


BUDDHIST DICTIONARY 
TỰ ĐIÊN PHẬT HỌC 


ENGLISH, SANSKRITT, PALI... 
VIETNAMESE 


“NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA” 


NAM MÔ BÓN SƯ THÍCH CA MẪU NI PHẬT 





Khởi sự: 7JUN. 2010 
Tu bô: 11 JAN. 2012 
Tubô: 18 DEC. 2013 


Hoàn tất I: 27 MAY 2014 
Hoàn tắt II: 15 MAY 2016 
Hoàn tất IIL: 06 JUN. 2018 
Hoàn tắt IV: 18 MAY 2020 
Vương Chước 
QUẢNG TRÍ CHÁNH 


LỜI TÂM SỰ 
Kính thưa quý vị đọc giả, 


Kế từ ngày 4 tháng 6, năm 2014, "Tự Điển Phật Học" ra đời và được Thầy 
Bồn Sư - Thích Nguyên Tạng - chấp thuận đưa lên Trang Nhà Quảng Đức để 
phô biến, đã được quý vị Phật tử khắp nơi, cùng các bạn đạo và các cháu thế 
hệ hai hưởng ứng nhiệt liệt. Điều này đã làm cho tác giả vô cùng cảm kích. 
Sự thành công này cũng là do công đức của Thầy Bồn Sư, sự ủng hộ của các 
Phật tử, bạn đạo và các cháu. Tác giả xin đa tạ quý vị đọc giả! 

Đề đáp lại thạnh tình của quý vị, cũng như Thầy Bổn Sư đã từng khuyên: 
"Hãy nên tiếp tục hoàn chỉnh". Do đó, sau hai năm liên tiếp không ngừng 
nghỉ (2014-2016), tác giả đã tra cứu thêm một số tài liệu, vừa Anh ngữ, vừa 
Việt ngữ, hầu giúp cho quyền"Tự Điền Phật Học" được đầy đủ hơn. 

Tuy nhiên, dù cố găng thê nào cũng không thể tránh được những lỗi lầm về 
chánh tả và những sơ sót khác. Kính mong quý vị lượng tình tha thứ cho! 
Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, Thầy 
Bồn Sư đã g1úp đỡ băng cách phổ biến lên trang mạng để giúp quý vị ôn lại 
hay trau giồi thêm kiến thức về Phật học... 

Công việc tu bố quyền Tự Điển Phật Học ngày 6 tháng 6 năm 2018 thêm hơn 
300 trang hầu giúp cho quý vị đạo hữu mới quy y có tài liệu tham khảo, học 
tập, trau giồi đạo pháp của Đức Thế Tôn. Tác giả xin trân trọng cảm ơn quý 
vị, rất mong các bậc thiện trí thức đóng góp ý kiến để việc tu chỉnh quyền Tự 
Điển Phật Học được hoàn hảo! 


Tự Điền Phật Học - 10 tuổi (2010 - 2020) 
Nam Mô A Di Đà Phật 


Sacramento, California - Mùa Phật Đản - PL 2564 — TL 2020 


Quảng Trí Chánh/Vương Chước 
Quảng Tuệ Dung/Vương Lê Lan 





À 


Abate — làm giảm đi 

Abbot — trưởng tu viện 

Abdication — thoái vỊ, từ ngôi 
Aberration - lầm lạc, loạn trí 
Abeyance - đọng lại, đình chỉ, hoãn lại 


Abhidharma —“higher knowledge”, Abhidharma refers to a collection of 
(Sanskrt)  Buddhist scriptures that pertain to psychology, 
phenomenology and cosmology = Vị diệu pháp 

Term meaning “higher doctrine` and denoting the scholastic analysis of 
relipIous teachings. The earliest Abhidharma materlal was composed over 
several centuries beginning around 300 BCE and formed the substance of the 
various collectlons of canonical scholastic treafises (Abhidharma PItaka) of 
the different early schools. 


What ïs Abhidhamma? 
Abhidhamma 1s the analyfIcal doctrine oƒ memtal ƒaculties and elernen1s. 


The Abhidhamma Pitaka contains the profound moral psychology and 
philosophy of the Buddha's teaching, 1n contrast to the simpler discourses 1n 
the Sutta Pitaka. 


The knowledge gained from the sutta can certainly help us in overcoming our 
difficulties, as well as in developing our moral conduct and training the mind. 
Having such knowledge will enable one to lead a life which 1s peaceful, 
respectable, harmless and noble. By listening to the discourses, we develop 
understanding of the Dhamma and can mould our dally lives accordingly. The 
concepts behind certain words and terms used 1n the Sutta PItaka are, however, 
subJect to changes and should be 1nterpreted within the context of the soclal 
envIronment prevailing at the Buddha's time. The concept(s used 1n the sutta 


2 


are like the conventional words and terms lay people use to eXpress sclentIfic 
subJects. While concepts 1n the sutta are to be understood 1n the convenftional 
sense, those used In the Abhidhamma must be understood 1n the ultimate 
sense. The concepts expressed In the Abhidhamma are like the precIse 
sclenfific words and terms used by scIenfists to prevenft mIsinterpretatIons. 


It1s only 1n the Abhidhamma that explanations are ø1ven on how and at which 
mental beats a person can create øood and bad karmic thoughts, according to 
his desires and other mental states. Clear explanatlons of the nature of the 
different menfal faculties and precIse analytical Interpretations of the elements 
can be found In this Important collection of dIscourses. 


Understanding the Dhamma through the knowledge gained from the sutfa 1s 
like the knowledge acquired from studyIng the prescriptlons for different 
types of sicknesses. Such knowledge when applied can certainly help to cure 
Certain types of sIcknesses. On the other hand, a qualified physiclan, with his 
precIse knowledge, can diagnose a wider range of sicknesses and discover 
their causes. This specialized knowledge puts him In a better position to 
prescribe more effective remedies. Similarly, a person who has studied the 
Abhidhamma can better understand the nature of the mind and analyse the 
mental attitudes which cause a human being to commit mistakes and develop 
the wIll to avoid evIl. 


The Abhidhamma teaches that the egoIstic beliefs and other concepts such as 
T, "you", man' and 'the world, which we use In dally conversation, do not 
adequately describe the real nature of exIstence. The convenfional concepts 
do not reflect the fleeting nature of pleasures, uncerfainfies, Impermanence of 
every component thing, and the conflict among the elements and energIes 
Infrinsic 1n all animate or inanimate things. The Abhidhamma doctrine ø1ves 
a clear exposition of the ultimate nature of man and brings the analysis of the 


human conditIion further than other studies known to man. 


The Abhidhamma deals with realiles existing In the ultimate sense, or 
paramattha dhamma 1n Pali. There are four such realities: 


l- Ciía, mìnd or consclousness, defined as that which knows or 
experlences' an oblJect. Cifta occurs as distinc(t momentary sfates of 


CONnSCIOUSness. 


2- Cefasika, the mental factors that arIse and occur along with the citta. 


3- Rupa, physical phenomenon or material form. 
4- Nibbana, the unconditioned state of bliss which 1s the final goal. 


Citta, the cetasika, and rupa are conditioned realities. They arise because of 
conditions sustaining them cease to continue to do so. They are Impermanent 
states. NÑIbbana, on the other hand, 1s an uncondifioned reality. It does not arIse 
and, therefore, does not fall away. These four realitles can be experienced 
regardless of the names we may choose to give them. Other than these 
realitles, everything -- be 1t within ourselves or wIthout, whether In the past, 
present or future, whether coarse or subtle, low or lofty, far or near -- IS a 
concept and not an ultimate reality. 


Citta, cetasika, and Nibbana are also called nama. Nibbana 1s an 
unconditioned nama. The two conditioned nama, that 1s, c1Ita and cetasika, 
topether with rupa (form), make up psychophysical organisms, Including 
human beiInss. Both mind and matter, or nama-rupa, are analysed In 
Abhidhamma as though under a microscope. Events connected with the 
process of birth and death are explained In detail. The Abhidhamma clarifies 
InfrIcate points of the Dhamma and enables the arIsing of an understanding of 
reality, thereby setting forth In clear terms the Path of EmancIpation. The 
realizatlon we gaiIn from the Abhidhamma with regard to our lives and the 
world 1s not in a conventional sense, but absolute reality. 


The clear exposition of thought processes in Abhidhamma cannot be found 1n 
any other psychologIcal treatIise eIther In the east or west. ConscIousness 1s 
defined, while thoughts are analysed and classified mainly from an ethical 
standpomt. The composition of each type of conscIousness 1s set forth In 
đetail. The fact that conscIousness flows like a steam, a view propounded by 
psychologIsts like William James, becomes extremely clear to one who 
understands the Abhidhamma. In addition, a student of Abhidhamma can fully 
comprehend the Anatta (No-soul) doctrine, which 1s important both from a 
philosophical and ethical standpont. 


The Abhidhamma explains the process of rebirth In varlous planes after the 
OCcurrence of death without anything to pass from one life to another. This 
explanation provides support to the doctrine of Kamma and Rebirth. It also 
øIves a wealth of detaIls about the mind, as well as the units of mental and 
materlal forces, propertles of matter, sources of matter, relatlonship of mind 
and matter. 


4 


In the Abhidhamattha Sangaha, a manual of Abhidhamma, there 1s a brief 
exposifion of the Law of Dependent Origination”, followed by a descriptive 
account of the Causal Relations which finds no parallel in any other study of 
the human condition anywhere else In the world. Because of Its analytIcs and 
profound expositlons, the Abhidhamma 1s not a subJect of fleeting 1nteresf 
designed for the superficial reader. 


To what extent can we compare modern psychology with the analysIs 
provided In the Abhidhamma? Modern psychology, limited as 1t 1s, comes 
within the scope of Abhidhamma 1n so far as 1t deals with the mind -- with 
thoughis, thought processes, and mental states. The difference lies in the fact 
that Abhidhamma does not accept the concept of a psyche or a soul. 


The analysis of the nature of the mind given 1n the Abhidhamma 1s no( 
avallable through any other source.. Even modern psychologlIsts are very 
much 1n the dark with regards to subJects like mental impulses or mental beafs 
(Javana Citta) as discussed In the Abhidhamma. Dr. Graham Howe, an 
eminent Harley Street psychologIst, wrote 1n his book, the InviIsible Anatomy: 


In the course of their work many psychologIsts have found, as the pioneer 
work of C.G. Jung has shown, that we are near to [the] Buddha. To read a 
litle Buddhism 1s to realize that the Buddhists knew two thousand five 
hundred years ago far more about our modern problems of psychology than 
they have yet been given credhit for. They studied these problems long ago, 
and found the answers too. We are now rediscovering the Anclent WIsdom of 
the East.' 


Some scholars assert that the Abhidhamma 1s not the teaching of the Buddha, 
but 1t grew out of the commentarles on the basic teachings of the Buddha. 
These commentarles are said to be the work of øreat scholar monks. Tradition, 
however, attrIbutes the nucleus of the Abhidhamma to the Buddha Himself. 


Commentators state that the Buddha, as a mark of gratitude to His mother who 
was born as a deva 1n a celestial plane, preached the Abhidhamma to His 
mother together with other devas continuously for three months. The princIpal 
topIcs (matika) of the advanced teaching, such as moral states (kusala 
dhamma) and immoral states (akusala dhamma), were then repeated by the 
Buddha to Venerable Sariputta Thera, who subsequently elaborated them and 
later compiled them 1nto six books. 


From ancIent times there were confroversles as to whether the Abhidhamma 
was really taught by the Buddha. While this discussion may be Inferesting for 
academic purposes, what 1s Important 1s for us to experience and understand 
the realitles described 1n the Abhidhamma. One wIll realize for oneself that 
such profound and consistently verifiable truths can only emanate from a 
supremely enlightened source -- from a Buddha. Much of what 1s contained 
in the Abhidhamma 1s also found 1n the Sutta Pitaka. Such a statement, of 
Course, cannot be supported by evidence. 


According to the Theravada tradition, the essence, fundamentals and 
framework of the Abhidhamma are ascribed to the Buddha, although the 
tabulatlons and classificatons may have been the work of later disciples. 
What 1s Important 1s the essence. Ít 1s this that we would try to experlence for 
ourselves. The Buddha Himself clearly took this stand ofusing the knowledge 
of the Abhidhamma to clarIfy many existing psychological, metaphysical and 
philosophical problems. Mere Intellectual quibbling about whether the 
Buddha taught the Abhidhamma or not wIll not help us to understand reality. 


The question 1s also raised whether the Abhidhamma 1s essential for Dhamma 
practice. The answer to this wIll depend on the Individual who undertakes the 
practice. People vary 1n thetr levels of understanding, their temperamenfs and 
spIritual development. Ideally, all the different spiritual faculties should be 
harmonIzed, but some people are quite contented with devotional practices 
based on faith, while others are keen on developIng penetrative Insipht. The 
Abhidhamma 1s most useful to those who want to understand the Dhamma In 
øreater depth and detail. It aids the development of Insight Into the three 
characfter1stIcs Of exIstence -- Impermanence, unsatisfactoriness, and non-self. 
It 1s useful not only for the periods devoted to formal meditation, but also 
during the rest of the day when we are engaged In varlous mundane chores. 
We derive great benefit from the study of the Abhidhamma when we 
experience absolute reality. In addition, a comprehensive knowledge of the 
Abhidhamma 1s useful for those engaged In teaching and explaining the 
Dhamma. In fact the real meaning of the most 1Important Buddhist 
terminologIes such as Dhamma, Kamma, Samsara, 

Sankhara, Paticca Samuppada and Nibbana cannot be understood without a 
knowledge of Abhidhamma. 

-00Ö0o- 


VI DIỆU PHÁP 
(PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVADA) 


Vô thượng thậm thâm Vì Diệu Pháp. 
Bá niên vạn kiếp nan tao ngộ. 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. 

Nguyện giải Như lai chơn thiệt nghĩa. 


V¡ Diệu Pháp, pháp thắm sâu, 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm câu. 
Nay ta nghe thấy chuyên lòng học, 

Nguyện giải Như lai nghĩa nhiệm mẫu. 


Vi Diệu Pháp xuất phát từ đâu? 


Theo lịch sữ Phật Giáo thì Vi Diệu Pháp được Đức Phật thuyết vào hạ thứ bảy 
tại cung trời Đạo Lợi (Tam Thập Tam Thiên - Tavatimsa) với mục đích là độ 
thân mâu của Ngài. 


Theo một vài học giã thì Vi Diệu Pháp không phải do chính Đức Phật thuyết 
mà là do các vị Sư uyên bác soạn thảo ra sau nầy. Đại Đức Narada, một nhà 
học Phật lão thành đã viết: "Đúng theo truyền thống thì chính Đức Phật đã 
dạy phần chính yếu của tạng này. Những đoạn ấy được gọi là Đầu đề (Matika) 
hay nồng cốt nguyên thủy của giáo lý như Pháp Thiện (Kusala Dhamma), hay 
Pháp Bắt Thiện (Akusala Dhamma), Pháp Vô-Ký (Abyakata Dhamma) ...". 


Trong 6 tập của Tạng Diệu Pháp (trừ tập Ngữ Tổng - Kathavatthu - do Ngài 
Mục Kiền Liên (Moggallanaputta) viết; cũng có thuyết cho rằng tập này do 
chính Đức Phật thuyết nhưng Ngài Moggallana thêm vào 500 câu) đều do Đức 
Phật thuyết và Đại Đức Xá lợi Phất (Sariputta) được danh dự giảng rộng và 
sâu vào chỉ tiết. 


Dầu tác giả là ai, nhưng chắc chăn Tạng Diệu Pháp là một công trình sáng tác 
của một bộ óc kỳ tài có thê so sánh với một vị Phật. 


Chúng ta không cần phải biết là Vi Diệu Pháp có phải do chính Đức Phật 
thuyết hay không mà chỉ cần sáng suốt nhận định về những điều mà Tạng 
Diệu Pháp đề cập đến. Bởi người nào thấu rõ được chân lý thì người đó chính 
là người giác ngộ (hay Phật) và chỉ người nào hiểu được lẽ thật, người đó mới 
nói lên được sự thật. 


Vi Diệu Pháp là gì? 


Phạn ngữ Abhidhamma có nghĩa là những giáo lý cao siêu, vi diệu. Tiếp đầu 
ngữ Abhi dùng để diễn đạt sự tinh tế, thù thắng, sâu xa. Danh từ Dhamma dịch 
là Pháp, một Phạn ngữ có nhiều nghĩa, ở đây nó có nghĩa là lời dạy của Đức 
Phật, giáo điều hay giáo lý. Vậy Vi Diệu Pháp là những giáo lý tinh hoa của 
Đức Phật, giáo lý này có tính chất đặc thù hơn Kinh tạng và Luật tạng. 


Chúng ta có thể thắc mắc là tại sao Kinh tạng và Luật tạng nói riêng, và toàn 
thê giáo lý của Đức Phật nói chung, đêu có hiệu năng đưa đên giải thoát; tại 
sao lại có phân này gọi là Vi Diệu mà phân kia thì không?. 


Ở đây, tiếng Vi Diệu (cao sâu) không dùng với ý niệm giải thoát mà dùng trên 
phương tiện diễn đạt. Trong khi tạng Kinh và Luật trình bày Pháp lý theo ngôn 
từ phô thông, theo Pháp Tục Đề; thì tạng Abhidhamma trình bày những pháp 
bản thể chơn tướng hay pháp Chơn Đề (Paramattha). 


Một điều cần ghi nhận là tạng Diệu Pháp dùng các danh từ diễn đạt pháp lý 
theo một thuật ngữ chuyên môn, tức là các danh từ chơn đê (danh chơn chê 
định). 


Như ở Kinh tạng và Luật tạng, khi nói đến chúng sanh, Phật dùng các danh từ 
mặc ước, khái niệm như Chư thiên, Ma vương, Vua, Quan, - Còn ở tạng 
Abhidhamma khi đê cập đên chúng sanh, Phật dùng các từ như Uân, Xứ, Giới, 
Đề, ... 


Về phương diện diễn đạt, tạng Abhidhamma chú trọng về 4 pháp gọi là Vô 
Ngại Giải (Patisambhida) = sự thông suôt, không có ngăn ngại trong việc 
giảng giải. Bôn pháp vô ngại giải ây là: 


1) Pháp vô ngại giải (Dhammapatisambhida): là sự diễn đạt thông suốt các 
pháp, vì ở tạng VI Diệu Pháp các pháp được gom lại thành một giêng môi và 
phân tích rõ ràng. 


2) Nghĩa vô ngại giải (Atthapatisambhida): là các ý nghĩa được trình bày, 
giải thích một cách rộng rải, không sai lầm. Trong tạng Diệu Pháp, các ý nghĩa 
của danh từ, của các pháp được minh định một cách rõ ràng chứ không có sự 
lôi thôi trong vấn đề định nghĩa. 


3) Từ vô ngại giải (Niruttipatisambhida): là sự dùng từ đề diễn đạt pháp rất 
thông suôt, không lân lộn. Trong tạng Diệu Pháp các từ ngữ được dùng một 
cách rât chính xác, đâu ra đây. Thí dụ như tiêng ” tư tưởng ” mà ta thường 


8 


dùng theo phố thông được hiểu là ý nghĩ, nhưng ở tạng Diệu Pháp " Tư " là 
sự cô ý, suy nghĩ và " Tướng " được dùng đê chỉ sự nhớ lại, ôn lại... 


4) Biện vô ngại giải (Patibhanapatisambhida): là sự thông suốt, lưu loát 
trong sự biện bác. Trong tạng Diệu Pháp, pháp lý được trình bày đầy đủ, nghĩa 
lý được giải thích rõ ràng, ngôn từ dùng đúng chỗ không lân lộn. Nhờ các ưu 
điểm ấy, người học Abhidhamma sẽ không lúng túng khi trình bày các pháp 
lý. 


Với những lý do trên, nên tạng này được gọi là Vi Diệu. Ngoài ra, chữ 
Abhidhamma còn được các dịch giả Trung Hoa dịch là : 


Vô tỷ pháp : là pháp cao siêu, không có pháp nào so sánh bằng. 

Thắng pháp: là pháp thù thắng hơn Kinh tạng và Luật tạng. 

Đại pháp: là pháp cao sâu, rộng rãi hơn các pháp trong Kinh tạng và Luật 
tạng. 

Đối pháp: là đỗi tượng của trí tuệ cao siêu, sáng suốt. 

Hướng pháp: là pháp có khả năng hướng đến sự giải thoát, giác ngộ, liễu tri 
các pháp. 


Yếu lược nội dung Vi Diệu Pháp. 


Theo bà Rhys David, một học giả người Anh, khi nói về nội dung VI Diệu 
Pháp, đả việt: " VỊ Diệu Pháp nói gì? - VI Diệu Pháp nói những gì trong ta, 
ngoài ta và chung quanh ta ". 


Cái gì trong ta? - Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức hay Ngũ Uẫn - những thành 
phân hợp lại thành một con người, một chúng sanh. Vi Diệu Pháp trình bày 
con người về cả hai phương diện Tâm lý và Vật lý. 


Cái gì ngoài ta và cái gì chung quanh ta? - Ngoài việc trình bày cho thấy bản 
thể, chơn tướng của chúng ta, Vi Diệu Pháp còn chỉ cho ta thấy những gì thuộc 
về ngoại thân, những hiện tượng sanh diệt của những gì thuộc về thê giới bên 
ngoài của chúng ta và sự thoát ly thế gian (Niết Bàn). 


Như vậy, bà David đã cho ta thấy rằng Vi Diệu Pháp trình bày những chơn 
tướng, thực thê của cái gì thuộc về nội thân và những gì thuộc về ngoại thân. 
Cũng nên nói thêm là khi trình bày những điều ấy, Vi Diệu Pháp đã mô tả về 
trạng thái, nhân sinh, sở hành, ..., của từng pháp một cách rất chỉ tiết. 


Tóm lại, với câu giải trên, chúng ta đã thấy Vi Diệu Pháp nói gì và đề cập đến 
những gì. Sang một khía cạnh khác, chúng ta có thê hỏi: " khi trình bày, phân 
giải những điêu ây, VI Diệu Pháp muôn cho ta biệt những gì?”". 


Ngài Đại Đức Santakicco (Tịnh Sự) - một học giả chuyên môn về 
Abhidhamma - đã nói: "V1 Diệu Pháp trình bày về sự vô thường, khô não, vô 
ngã và cái gì vượt ngoài ba tướng trạng ây”. 


Câu nói trên đã hàm tận những ý nghĩa hêt sức sâu xa và cô động một cách 
đây đủ vê nội dung của Vi Diệu Pháp. 


Ở tạng Diệu Pháp, bốn vấn đề trọng yếu được trình bày là Tâm (thành phần 
tri giác của chúng sanh); Sở hữu tâm (Thành phân phụ thuộc của tâm); Sắc 
pháp (thành phân vật chât) và Niệt Bàn (sự văng lặng các pháp hành). 


Khi bàn về Tâm cũng như Sở hữu tâm, Vi Diệu Pháp đã cho ta thấy những 
Duyên (Paccayo) hay yếu tố tạo thành sự hiện hữu của Tâm và sự diễn tiễn 
hoại diệt của từng tâm sát na trong Lộ trình tâm (Cittavitha). 


Cũng vậy, khi nói về Sắc pháp, Vi Diệu Pháp đã trình bày về thể trạng của 
Sắc pháp, những duyên trợ tạo và gìn giữ sắc pháp, cũng như tiên trình sanh 
diệt của từng sát na sắc pháp trong Lộ sắc. 


Cuối cùng, sau khi đã trình bày về các pháp hữu vi (pháp do duyên trợ tạo), 
Vị Diệu Pháp còn trình bày vê Niệt Bàn (một trạng thái vô vi), không bị chì 
phôi bởi vô thường, khô não, vô ngã. 


Đề kết luận, ta có thê nói, nội dung của VI Diệu Pháp là dạy cho chúng ta rõ 
vê con người, thê gian và xuât thê gian (Niệt Bàn). 


Mục đích của việc học Vỉ Diệu Pháp. 


Khi đã hiểu biết Vi Diệu Pháp nói gì thì vẫn đề cần bản đến là học Vi Diệu 
Pháp để làm chỉ? Hay mục đích của việc học VI Diệu Pháp là gì? Học Vì Diệu 
Pháp có lợi ích gì? 

Phật giáo đã dạy về bản chất giả tạm, khổ não của thế gian và con đường vượt 
khỏi những điều ấy là con đường siêu thế gian. Vì vậy, khi đánh thức giấc 
mộng vô minh của chúng sanh, Phật đã dùng nhiều phương tiện, trình bày về 
bản chất thật thê của thế gian là như thế nào để chúng sanh có thê ý thức được 
bản chất thật của thế gian là vô thường, khổ não và vô ngã. 


10 


Trong tỉnh thần đó, Vi Diệu Pháp nói lên lẽ thật, chơn tướng bản thể của các 
pháp để chúng ta có được ý niệm đứng đăn về thế gian (dẹp bỏ những thành 
kiến sai lầm). 


Vị Diệu Pháp giúp chúng ta thấy rõ chơn tướng của các pháp và nhờ đó ta có 
thê dẹp đi những kiến thức sai lầm về con người và thế gian. 


Trên con đường tu tập, người Phật tử cần làm hai việc: học pháp và hành pháp. 
Học pháp là tìm hiểu, thu lượm cho mình một kiến thức đúng, lợi ích cho việc 
tu tập. Hành pháp là đem những điều học được áp dụng cho đời sống hàng 
ngày. Vi Diệu Pháp sẽ thích ứng, và hết sức bồ ích cho cả hai việc làm đó. 


Vi Diệu Pháp giúp cho ta một kiến thức cơ bản, không bị lầm lần khi nghiên 
cứu Phật pháp, bằng những cách diễn đạt Pháp vô ngại giải, Từ vô ngại giải 
và Biện vô ngại giải. Nhờ đó ta có thê lảnh hội dễ dàng những ý nghĩa trong 
những lời dạy của Đức Phật. 


Thí dụ: Trong tạng Kinh, Đức Phật dạy về Pháp Vô Ngã (không có cái ta, 
không phải là của ta), rồi trong tạng Luật, Phật lại dạy: "Lẫy vật có chủ là trộm 
cặp”, hai điều trên sẽ gây hoang mang cho chúng ta nếu chúng ta không biết 
về pháp tục để (Sammuttisacca) và pháp chơn để (Paramatthasacca) được 
giảng trong Vi Diệu Pháp. Đó là lợi ích đối với việc học pháp. Về mặt hành 
pháp, nhất là đối với những người hành thiền quán, Vi Diệu Pháp lại là một 
môn học thiết yếu nhất, nó cho chúng ta một sự hiểu biết rõ ràng về Danh Sắc, 
phân tích, giải thích rõ ràng các pháp hữu vi, nhờ đó, khi thực hành thiền quán, 
minh sát, chúng ta sẽ nhận định rõ ràng và chính xác về các đề mục (Thân, 
Thọ, Tâm, Pháp). 


Một người đã học Abhidhamma, khi hành Tứ Niệm Xứ sẽ nhận định rõ ràng 
và chính xác các đê mục. Trái lại, một người hành Tứ Niệm Xứ mà không biêt 
gì về VI Diệu Pháp thì có thê lân lộn, sai lâm trong việc quán sát các đê mục. 


So sánh. 


- Nếu nói trên phương diện đặc biệt riêng của tạng Diệu pháp trong Tam Tạng 
thì: 


Tạng Kinh: sâu xa về nghĩa lý (Suttana Attha Gambhiro). 


Tạng Luật: sầu xa về việc làm (Vinaya Kicca Gambhrro). 


II 


Tạng Diệu pháp: (tạng Luận), sâu xa về bản thê của các pháp (Abhidhamma 
Sabhava Gambhiro). 


- Nếu nói về tính chất quan trọng của tạng Diệu pháp trong Tam Tạng qua thí 
dụ của "cây" thì : 


Tạng Kinh: là phần bông hoa, cành lá của cây, bởi tạng Kinh tiêu biểu cho vẽ 
đẹp của giáo lý Phật giáo. 


Tạng Luật: là sốc rỄ của cây, bởi tạng Luật là nền tảng, là sự sống còn của 
giáo lý. Tạng Luật còn, Phật giáo còn. Tạng Luật mât, Phật giáo mật. 


Tạng Diệu pháp: là lõi cây, vì nó là phần tinh túy, tinh hoa của giáo lý. 


- Nếu nói trên bước tiến tu tập của người Phật tử thì giá trị của tạng Diệu pháp 
trong Tam Tạng là: 


Tạng Kinh gọi người đến: vì tạng Kinh rất hấp dẫn, thu hút. 

Tạng Luật trói người lại: vì tạng Luật ghép đời sông vào khuôn khổ, qui củ. 
Tạng Diệu Pháp giết người chết: vì bài trừ tất cả mọi kiến thức sai lầm, nhất 
là ngã châp. 

Do đó, ta có thê nói, nêu nghiên cứu và tìm hiêu Phật pháp mà không biệt về 
tạng Diệu Pháp là một thiêu sót lớn; hơn thê nửa, việc học hỏi Phật pháp cũng 
không bảo đảm chắc chăn được. (Tỳ kheo GLAC CHANH) 


-00Ö0o- 
Abhorrent — ghê tớm, đáng ghét 


Abide — tolerate = chịu đựng, tha thứ, khoan dung (Abiding — không thay đổi 
vĩnh cửu) 

AbJure — tuyên bô bỏ, rút lui 

Abode — Cõi; Pure abode = Cõi tịch 

Abomination — ghê tởm, kinh tởm 


Abortive - đẻ non, chết non, chết yêu 


Abreact — psychologIcal release = giải tỏa mặc cảm 


12 


Abrogate — bãi bỏ, huỷ bỏ, bài trừ 

Absolve — to free from guilt; clear; acquIt = hết tội 

Abstain — kiêng, tiết chế, ăn chay 

Abstention — kiêng; không tham gia bỏ phiêu 

Abstinence — kiêng cử 

Abstruse — khó hiểu, thâm thuý 

Absurd - vô lý, ngu xuân, ngớ ngắn 

Abysmally - thậm tệ, cùng cực 

Abyss - vực thăm, địa ngục 

Acclaim — tán thưởng 

Acclimatization — thích nghi khí hậu 

Accolade — ôm hôn, gõ nhẹ sóng gươm lên vai khi phong tước 
Accm - dồn lại, tích lại 

Achieve awakening - Đắc quả giác ngộ 

Acolyte - thầy dòng, thầy tăng, người theo hầu 
Acquaintanceship - sự quen biết (Acquaintance — quen biết) 
Acquiescence - bằng lòng, đồng ý, ưng thuận 

Acrimony — bitterness = chua cay, gay gắt 

Acropolis - vệ thành 


AcuIty — tính sắc bén, sắc sảo 


13 


Acumen - nhạy cảm 

Abdication — thoái vị, từ ngôi, từ bỏ chức vụ 

Aberration — sai lầm, lầm lạc, kém trí khôn 

Adage - cách ngôn, ngạn ngữ 

Adamant — cứng rắn 

Adept - người tinh thông 

Adherent —- môn đồ, đảng viên 

AdJjunct - phụ (Adjunct account — tài khoản phụ) 

Admonition - khiến trách, quở măng 

Adobe - gạch phơi khô ngoài nắng 

Adulation - nịnh hót, bợ đỡ 

Adumbrate — phát hoạ, điềm báo trước 

Adze - đẽo bằng rìu 

The word Aeon, also spelled eon (in AmerIcan English) and œon, orIginally 
meant "life", "vital force” or "being”, "øeneratlon”" or "a period of time”, 
thouph 1t tended to be translated as “age” 1n the sense of "ages", "forever”, 
"timeless” or "for eternity". Althouph the term aeon may be used 1n reference 
to a period of a billion years (especially in øeology, cosmoloøy or astronomy), 
1{S more common usage 1s for any long, Iindefinite, period. 

Aeon - thời đại, niên kỷ, khoảng thời gian vô tận, sự vĩnh viễn 

Aesthetic - mỹ học, thẩm mỹ 


Affable - lịch sự, nhã nhặn 


Affiliation - sự sáp nhập, nhận làm chi nhánh (Affiliate - nhập, liên kết) 


14 


Affimty - môi quan hệ, giông nhau về câu trúc 


Affirm - khẳng định, xác nhận, quả quyết 


Affliction — emotion = distress = nỗi khô sở, ưu phiền; afflict = gây tai họa 


Three Stages Of Overcoming Affliction 


The way to train In overcoming affliction while on the path was explained by 
the great master Aryadeva, Nagarjuna”s main disciple, 1n hIs Four hundred 
verses on the Middle Way: 


At first, turn away from nonvirtue, 

In the middle, dispel misconceptIons of self, 
FInally, go beyond all views — 

One who understands this 1s wIse Indeed. 


15 


l. Turming away from nonvirfue — Qur prime focus 1s the attainment of 


defintive goodness, but what prevents us from reaching 1t 1s the 
emotlonal obscuratlons. However, we cannot simply apply the 
antidotes to these afflictlons and remove them at the outset, Just like 
that. We need to practice letime after lifetime In order to gain 
complete freedom from them, so the first thing we need to do 1s secure 
a positive rebirth as a basIs for practice. That is why we begin by 
practicing the discipline of avoiding the ten unwholesome actions, as a 
means to reach the higher states of existence. “Nonvirtue” 1n the first 
line of the quotation means the ten negative or unwholesome actIons. 
We must turn away from these nonmeritorIous acflons, meaning that 
we refrain from negative conduct that 1s motivated by the afflictions. 
As aresult, we wIll be reborn 1n a higher state of exIstence. That 1s the 
first staøe. 


2. Dispelling conceptfions oƒ the selƒ— Then, at the second stage, since 


liberation 1s øained through applying antidotes to the afflictions, we 
need to become skIllful at dealing with these afflictions. Of course, 
there are many different types and we could apply a specific antidote to 
each one. Às we saw earlier, there are antidotes that challenge the 
emotions head on, overwhelming them or reducIng theIr Intensity for a 
while, but they wIll not enable us to eradIcate afflictions entirely. IÍ we 
really look 1nto what lies at the root of an affliction, apply the antidote 
to that fundamental, underlying cause, and remove 1t, then we wIll find 


that the very same antidote can automatically avert all the other 
afflictions, whether coarse or subtle. Therefore, as a root of the 
afflictions 1s our deluded clinging to true existence, the text says, “ln 
the middle, dispel misconceptions of self.”” In other words, we have to 
eliminate clinging to a self by meditating on the wIisdom that realizes 
selflessness. 


.. Ởoïng beyond all views — Aryadeva's thĩrd line, “FInally, go beyond all 


views,” Indicates that we must rid ourselves not Just of the afflictions 
but also of the habitual tendencIes they create. Ridding ourselves of the 
afflictions alone 1s sufficlent for reaching the level of definitive 
øoodness that 1s liberation, but If 1s not enouph to gain the ultimate level 
of definiive goodness, which 1s complete omnisclence. To reach 
OmnIscIence, we need to clear away the obscurations that obstruct the 
knowledge of all that 1s to be known. That 1s why 1t says “go beyond all 
views,” meaning that we must cultivate the view of emptiness, 
accompamied by a vast accumulation of merit, as an antidote to the 
cogmifIve obscuratlons. lt means that we must totally eliminate all 
distorted views, together with their habitual tendencles. Finally, 
Aryadeva says that 1ƒ you practice 1n this way, you are wise 1ndeed.” 
(The Dalai Lama in “Mind In Comfort And Ease” — The Vision of 
Enlightenment In the Great Perfection) 


Affront — lăng mạ, sỉ nhục 


Age regresslon — a hypnotIc state 1n which the subJect experlences pasf 


evenfs that occurred In the present lifetime. 


AggrandIzement — làm to ra, mở rộng, nâng cao 


Aggregate — form, feeling, perception - uân 


-A person 1snt a fixed and separate entity but a collection of physical and 
mental component — skandhas. Skandha literally means “aggregate” or 
“heap.” There are five that constitute a human being. One 1s material form — 
the physical body, including the eyes, ears, nose, tongue, skin, plus mind, 
which 1s consider a sense organ 1n this context. From form arIses ƒđeling — 
sensation characterized as pleasant, unpleasant, or neutral. Then there”s 
percepfion, which picks out distinguishing features of experlence, ø1ving rIse 
tO menfal ƒormafion — emotlons, volition, 1ntension. Thịs 1s the orIgin of 
karma: we become attached to certain mental habits and Identify with them. 


16 


AlI this mental and physIcal actIvIty ø1Ves rIse tO consciowsness — the 
experlence of continurty and a coherent self... 


Aggregate of consciousness - thức uẫn 
Aggregate - tập hợp, kết hợp 
(THE EFIVE) AGGREGATTES 


The teaching of The FIve Agøregates or The FIve Skandhas, 1s an analysIs Of 
personal experIiences and a view on cognition from a BuddhIist perspecfive. 


The teaching also provides a logical and thorough approach to understand the 
Universal Truth of Not-self. Self 1s Just a convenient term for a collection of 
physical and mental personal experlences, such as feelings, 1deas, thoughts, 
habits, attitude, etc. However, we should go on to analyse all of our personal 
experlences 1n terms of The Flve Aøgregates. The Flve Agøsregafes are: 


1.Form 

2.Sensation 
3.Perception 
4.Mental Formation 
5.ConscIousness 


They are called aøgregates as they work together to produce a mental beiIng. 
As Heart Sutra says, Avalokitesvara Bodhisattva 1lluminates and sees the 
emptiness of the Five Skandhas. 


Impermanence 1s one of the characterIstIcs of emptiness. and the aøøregates 
are also øoverned by the principle of Impermanence. Therefore each of the 
agøregates Is undergoIng constant changes. Aøøregafes are not sfatic things; 
they are dynamIc processes. 


By understanding the Five Skandhas, we attain the wIsdom of not-self. The 
world we experlence 1s not constructed upon and around the Idea of a self, but 
through the 1mpersonal processes. By getting rid of the idea of self, we can 
look at happiness and suffering, praise and blame, and all the rest with 
equanimity. In this way, we wIll be no longer subJect to the Iimbalance of 
alternating hope and fear. 


l7 


EForm (Rupa) 


The aggregate of form corresponds to what we would call material or physical 
factors. It includes our own bodIes, and material obJects as well. SpecIfically, 
the agøregate of form Iincludes the five physIcal organs (eye, ear, nose, tongue, 
body), and the corresponding physical obJects of the sense organs (sight, 
sound, smell, taste and tangIble obJects). 


Sensafion (Vedana) 


The agsgregate of sensation or feeling 1s of three kinds - pleasant, unpleasant 
and Indifferent. When an obJect 1s experlenced, that experlence takes on one 
Of these emotional tones, the tone of pleasure, the tone of displeasure, or the 
tone of indifference. 


Percepfion 


The function of perception 1s to turn an Iindefinite experlence 1nto a definite, 
recogn1zed and 1dentified experlence. lt 1s the formulation of a conceptIon of 
an 1dea about a particular obJect of experlence. 


Mental Formation 


The aggregate of mental formatlon may be described as a conditioned 
response to the obJect of experlence. Ït 1s not Just the Impression created by 
previous actions (the habitual energy stored up from countless former lives), 
but also the responses here and now mofivated and directed In a particular 
Way. 

In short, mental formation or volitlon has a moral dimenslion; perception has 
a conceptual dimension; feeling has an emotional dimension. 


Consciousness 


Both the eye and the visible obJect are the physical elements, therefore they 
are not enough to produce experIence by themselves. Only the co-presence of 
conscIousness together with the eye and the visible obJect produces 
experience. SimilarÌy, ear, nose, tongue and body are the same. ConscIousness 
Is therefore an Indispensable element In the product of experlence. 
Conscilousness 1s mere awareness, or sensifIvity to an oblJect. When the 
physical factors of experlence, e.g. the eyes and visible obJects come In 


18 


confact, and when conscIousness also becomes associIated with the physical 
factors of experlence, visual conscIousness arIses. Ït 1s not Just the personal 
experience. The way that our personal experlence 1s produced 1s throuph the 
functioning of the three maJor mental factors of experIence, 1.e. the aøøregate 
Of perception and mental formation. There are: 


l.eye conscIousness 
2.ear COnSCIOUSRe€SS 
3.nose conscIousness 
4.tongue conscIousness 
5.body conscIousness 
6.mind conscIousness 


Note that there 1s the sixth sense, the mind. For the mind, the corresponding 
obJect 1s not a physIcal one, but are Ideas - Dharma. The mind conscIousness 
plays an Important role In all menfal actIv1ties. 


FIrstly, the Íirst five consclousness are not related to each other, mind 
COnscIousness 1s theIr co-ordinator, establishing an entire meaningful 1dea or 
Impression for a living being. Mind conscIousness 1s the abIlity to recognIse 
and discriminate 1n three ways: 


1.PhysIcal cognition - 1n the presence of physIcal obJects, mind conscIousness 
Can recogIse at 1nstant with reference to the past experience. 


2.Comparative cogniion - 1n the absence of physical obJects, mind 
COnScIousness can also recognise them by comparison and logical deduction 
in quality and quantIty. 


3.Non-cogniilon - sometimes, In the absence of physical obJec(s, mind 
COnscIousness can “create"” some false cognilon with some 1rrelevant 
eXperlence and comparison. 


Secondly, mind conscIousness can also 1nsfruct, without thinking, the first five 
COnscIousness to I1nitia(e all kinds of wholesome, unwholesome, or neutral 
actfivitles, and to keep the wheel of our life turning around and around. 


Thus the combination of the five agsregates 1s called a being which may 
assume as many names as 1ís types, shapes, and forms. According to 
Buddhisms Dharma, a human 1s a moral being with both positive and 


19 


negative potenfIals. We make choIces concerning which of these potentials 
we choose to nourish thereby becoming a part of exactly who each one of us 
1s, In ferms of characteristics, personality traits, and disposition. It 1s the 
potential of each human to gain wisdom and enliphtenment. Buddhism 
teaches that each one of us 1s the architect of our own fate, and we wIll reap 
what We SOW... 


(The Five) Aggregates —- Ngũ uẫn 


Ngũ là năm, uẫn là chứa nhóm. Ngũ uấn còn có tên khác là ngũ âm, âm. là 
ngăn che (ngăn che chân lý). Ngũ uân gồm có: sắc uân, thọ uân, tưởng uẩn, 
hành uấn, thức uẫn. 


Khi nghe danh từ thân tâm hay danh sắc, ta hiểu đó là nói con người, con 
người gồm có thân và tâm, hoặc là gồm có danh và sắc; sắc đề chỉ cái thân do 
tứ đại (đất, nước, gió, lửa) hợp thành, danh để chỉ chung thọ, tưởng, hành, 
thức (nói là danh vì chỉ có tên mà không có hình tướng). 


Chữ sắc ở trong sắc „ẩn có nghĩa rộng hơn chữ sắc trên đây. Nó bao gồm 
những thứ mà ta gọi là vật chất, hình tướng, đất, nước, núi sông, cây cỏ, đường 
xá, nhà cửa...và ngũ căn (mắt, mũi, taI, lưỡi, thân) cùng với ngũ trần (màu và 
hình, thanh tức là tiếng, mùi, vị, xúc do sờ mó...). 


Thọ uán là cảm xúc gôm có ba loại: vui, buôn, không vui không buôn (tạm 
gọi là trung hòa). 


Tưởng uấn khó hiểu hơn. Chữ tưởng hàm cái nghĩa tưởng tượng, nhưng chưa 
đủ. Nó có nghĩa thu và nhận, nhận biết chứ không phải nhận vào: THU những 
cái mình biết do học hành, kinh nghiệm....để khi gặp một cái gì thì NHẬN ra 
nó là cái gì và xếp nó vào một cái tập hợp nào đó đề nó có tên. Trông thấy 
một con trâu, ta nhớ lại hình ảnh đã coi trong sách và xếp nó vào tập hợp trâu, 
biết nó là con trâu. Nghe thấy tiếng hát thì biết đó là tiếng hát. Tóm lại, đó là 
biết, đó là tri giác. 


Hành uấn khó hiệu nhất. Hành thoạt tiên nghĩa là hành động có ý, không vô 
tình, do thân khẩu ý: hành gây nên nghiệp. Hành có thê thiện, ác hay trung 
hòa. Hành còn chỉ chung mọi thứ duyên khởi, nói chung là các hợp thê. Hành 
lại có nghĩa là các thói quen, khuynh hướng, cảm nghĩ sâu đậm tích lũy từ 
nhiều kiếp (do thân khẩu ý), chúng ảnh hưởng, hướng dẫn và thúc đây các 


20 


hành động. Nói gọn lại, nó là các hoạt động tâm lý. Vậy hành uân có hai yêu 
tô: quá khứ (kinh nghiệm, thói quen) và hiện tại (thúc đây thân khâu ý). 


Thức uấn là gì? Chúng ta mới nói đến “cô ý”, thế là nhắc đến vai trò của thức 
uân. Các uân trên đây mang dữ kiện, tài liệu, “hồ sơ” đến cho thức. Thức so 
đo, cân nhắc, phân biệt (chữ này rất thông dụng trong Phật học), do phân biệt 
mà sinh hỉ nộ ai lạc ái ố dục tức là thất tình. Tiếp theo là có quyết định để 
hành động. Kinh Pháp cú nói: ” ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo”. 


Thí dụ khi chúng ta nghe Thầy giảng một điều gì. Tiếng nói cuả Thầy (thanh 
trần), chạm vào tai chúng ta (nhĩ căn), nhĩ thức của chúng ta cho biết là có 
tiếng nhưng chưa hiểu là tiếng gì và nghĩa ra sao. Tưởng uân xếp loại: đây là 
một bài về Phật học và nhận biết đó là một bài về Phật học. Thọ uấn gợi ra 
một cảm giác: chán quá, hoặc hay quá...Hành uẫn “xúi” _chúng ta nhớ lại cái 
kinh nghiệm, cái thói quen: ngáp, xem đồng hồ, gật gù, vỗ tay...Nhưng chúng 
ta không làm thế vì thức uẫn phân biệt, bảo rằng cứ ngôi nghe bình thản. 


Tại sao ngũ uấn là không? Theo kinh ngũ ấm vô thường: sắc uân là do duyên 
hợp mà có, hết duyên thì tan, tự nó không có. Các cảm thọ vui buồn chỉ nảy 
ra khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tự chúng không có. Tâm duyên theo cảnh, 
cảnh qua đi nhưng hình ảnh còn lại, khi tưởng đến thì lại hiện ra, thế thôi. 
Hành âm (tạm coi như tâm lý con người cho dễ hiểu) thay đổi rất nhanh, nó 
vô thường. Thức tùy thuộc các chủng tử và nghiệp mà phân biệt. 
Ngũ uấn là vô thường, là giả có, là tạm bợ, là do duyên sinh, là hợp thể. Chúng 
không có tự thể riêng biệt, Phật học gọi ngắn là “không”. Biết là không một 
cách rốt ráo (chứ không phải chỉ nói, chỉ xác nhận xuông) là nhờ tu đến lúc 
chứng ngộ được trí huệ bát-nhã, hết chấp pháp và chấp ngã, tức là đạt nhị 
không. Tới mức đó thì hết mọi khổ đau! 

-—-0Oo--- 


Aghast — kinh ngạc, kinh hãi 

Agitated — bị lay động, rung chuyền, khích động 

Agm - the FIre God - Agmi (SanskrIt) 1s a Hindu detty, one of the most 
Important of the Vedic gods. He 1s the god of fire and the acceptor of 
sacrifices. The sacrifices made to AgmI go to the deifles because Aøn1 1s a 


messenger from and to the other gods. He 1s ever-young, because the fire 1s 
re-lIt every day, and also Iimmortal. 


21 


Agnosticism - thuyết bắt khả tri - Agnosticism is the view that the truth values 
Of certain claims - especially clatms about the existence or non-exIstence of 
any detty, as well as other religious and metaphysical claims -are unknown or 
unknowable. According to the philosopher William LL. Rowe, 1n the popular 
Sense, an agnosfIc 1s someone who neither believes nor disbelieves 1n the 
existence of a delty or deities, whereas a theist and an atheist believe and 
disbelieve, respectively. 


Thuyết bất khả tr (Tiếng Anh: agnosticism) là quan điểm triết học cho rằng 
tính đúng hay sai của một số tuyên bố nhất định - đặc biệt là các tuyên bố thần 
học về sự tôn tại của Chúa Trời hay các VỊ thần - là chưa biết và không thê 
biết được hay không mạch lạc. Một số người theo thuyết bất khả tri Suy diễn 
từ đó rằng các tuyên bố đó không liên quan đến ý nghĩa của cuộc sống. 


Có lẽ nhà tư tưởng bắt khả tri (hay hoài nghi) đầu tiên là Sanjaya Belatthiputta 
(Samjayin Vairatiputra), một người cùng thời với Phật Thích Ca Mâu Ni, như 
đã được ghi trong kinh Phật. Người ta kế răng khi được hỏi có cuộc sống sau 
cái chết hay không ông đã trả lời là có thê có và có thể không, và từ chối phỏng 
đoán xa hơn. 


Thuật ngữ "bất khả tri" (agnosticism) được đưa ra năm 1869 bởi Thomas 
Henry Huxley (1825-1895), một nhà tự nhiên học người Anh, người đã lấy 
cảm hứng từ các tư tưởng của David Hume và Emmanuel Kant. Thuật ngữ 
này còn được dùng để miều tả những người chưa bị thuyết phục hay cố tình 
chưa đưa ra quan điểm về sự tồn tại của các vị thần thánh cũng như các vẫn 
đề tôn giáo khác. 


Thuyết bất khả tri, khi tập trung vào những gì có thê biết, là một luận điểm 
nhận thức luận về bản chất và giới hạn của kiến thức con người; trong khi 
thuyết vô thần và thuyết hữu thần là các quan điểm bản thê học (một nhánh 
của siêu hình học nghiên cứu về các loại thực thể tồn tại). Không nên lẫn lộn 
thuyết bất khả tri với một cách nhìn đối lập với học thuyết về sự ngộ đạo và 
thuyết ngộ đạo - đây là các khái niệm tôn giáo nói chung không liên quan đến 
thuyết bất khả tri. 


Những người theo thuyết bắt khả tri có thê tuyên bố rằng không thể có tri thức 
tinh thần "tuyệt đối" hay "chắc chăn" hay, nói cách khác, rằng tuy những sự 
chắc chắn đó là có thể có nhưng cá nhân họ không có tri thức đó. Trong cả hai 
trường hợp, thuyết bất khả tri bao hàm một hình thức của chủ nghĩa hoài nghi 


29) 


đối với các khẳng định tôn giáo. Điều này khác với sự phi tín ngưỡng 
(irreligion) đơn giản của những người không suy nghĩ về chủ đề này. 


Thuyết bất khả tri khác với thuyết vô thần mạnh (còn gọi là "vô thân tích cực" 
- "5ositive atheism" hay "vô thần giáo điều" - "dogmatic atheism"). Thuyết 
này phủ nhận sự tồn tại của bất cứ thần thánh nào. Tuy nhiên, dạng vô thần 
phô biến hơn - thuyết vô thần yếu - chỉ là sự không có mặt của đức tin vào 
thánh thần, không tương đương nhưng có tương thích với thuyết bất khả tri. 
Chủ nghĩa vô thần phê phán (critical atheism) khẳng định răng "Chúa Trời" 
hay "các vị thần" là các khái niệm có ý nghĩa, nhưng ta không có băng chứng 
cho các khái niệm đó, do đó, trong khi chờ đợi, ta phải chọn lập trường mặc 
định là không tin vào các khái niệm đó. 


Agony — đau đớn, khổ cực, phiền muộn 
Agrarian - thuộc ruộng đất 


Ahimsa — harmlessness - Ahimsa (Sanskrit, Pali: avihimsa) 1s a term meaning 
to not InJure'. The word 1s derived from the Sanskrit root hims — to strike; 
himsa 1s InJury or harm, a-himsa 1s the opposife of this, 1.e. cause no 1nJury, 
do no harm. Ahimsa 1s also referred to as nonviolence, and 1t applies to all 
living beings Including animals according to many Indian religlons. 


Ajatasattu's Treachery - by A. Ferdinand Herold 


DEVADATTTA was musing: "Siddhartha thought to humiliate me by making 
light of my Intelligence. I shall show hìm he 1s mistaken. My glory wIll 
overshadow his: the night-lamp wIll become the sun. But King BIimbiIsara 1s 
his faithful friend; he protects him. As long as the king 1s living, I can do 
nothing. Prince AJatasattu, on the other hand, honors me and holds me In high 
esteem; he reposes Implicit confidence 1n me. If he were to reign, [ would øet 
everything I desire. " 


He went to AjJatasattu's palace. 
"Oh, prince,” said he, ”we are living 1n an unfortunate agel They that are best 


ñitted to govern are likely to die without ever having reigned. Human lIÍe 1s sO 
brief a thing! Your father s longevity causes me no little concern for you.” 


SẠC 


He kept on talking, and he was presently ø1ving the prince most evil advice. 
The prince was weak; he listened. Before long, he had decided to kilI his 
father." 


Night and day, now, AJafasattu wandered through the palace, watching for an 
Opportumrty to sÏIp 1nto his fathers apartments and make away with him. But 
he could not escape the vigilance of the guards. His restlessness puzzled them, 
and they said to King BimbIsara: 


"O king, your son AJatasattu has been behaving strangely of late. Could he be 
planning an evil deed?” 


"Be silent," replied the king. "My son 1s a man of noble character. It would 
not Occur to him to do anything base." 


"You ought to send for him, O king, and question him.” 

"Be silent, guards. Do not accuse my son lightly." 

The guards continued to keep a close watch, and at the end of a few days, they 
again spoke to the king. To convince them that they were mistaken, the king 
summoned AJatasattu. The prince appeared before his father. He was 
trembling. 

"My lord,” said he, "why dịd you send for me?" 

"Son," said Bimbisara, "my guards say that you have been behaving strangely 
Of late. They tell me you wander throuph the palace, acting mysteriously, and 
that you shun the gaze of those you meet. Son, are they not lying?" 


“They are not lying, father," said AJatasattu... 


Remorse suddenly overwhelmed him. He fell at the king's feet, and out of the 
depths of his shame, he cried: 


"Father, I wanted to kill you." 
Bimbasara shuddered. In a voice full of anguish, he asked: 


"Why did you want to kill me?” 


24 


"In order to reign." 
“hen reign,” cried the king. "Royalty 1s not worth a son's enmIty." 
AJatasattu was proclaimed king the next day. 


The first thing he dịd was to have great honors pald to his father. But 
Devadatta still feared the old king's authority; he decided to use his Influence 
against him. 


"As long as your father 1s allowed hIs freedom,” he said to AJafasatfu, "you 
are In danger of losing your power. He still retains many followers; you must 
take measures to IntImidate them.” 


Devadatta again was able to Impose his wIll on Ajatasattu, and poor 
Bimbasara was thrown Info prison. AJatasattu presently decided to starve him 
to death, and he allowed no one to take him any food. 


But Queen VaidehIi was sometimes permitted to vIsit Bimbisara 1n hIs prIson, 
and she would take rice to him which he ate ravenously. AJatasattu, however, 
soon put a stop to this; he ordered the guards to search her each time she went 
to see the prIsoner. She then tried to hide the food In her harr, and when this, 
too, was điscovered, she had to use øreat IngenuIty to save the king from dyIing 
of hunger. But she was repeatedly found out, and Ajatasattu, finally, denied 
her access to the prIson. 


In the meanwhile, he was persecuting the Buddhas faithful followers. They 
were forbidden to look after the temple where Bimbisara, formerly, had placed 
a lock of the Master s haIr and the parings of hIs finger-naIls. No longer were 
flowers or perfume left there as pious offerings, and the temple was not even 
cleaned or swept. 


In Alatasattus palace there dwelt a woman named Srimati. She was very 
devout. It ørieved her to be unable to perform works of holiness, and she 
wondered how, In these sad times, she could prove to the Master that she had 
kept her faith. Passing 1n front of the temple, she complained bitterly to see 1t 
so deserted, and when she noticed how unclean 1t was, she wept. 


Đào 


“The Master shall know that there 1s still one woman 1n this house who would 
honor him,” thought SrimatI, and at the risk of her life, she swept out the 
temple and decorated 1t with a bright garland. 


AJatasattu saw the garland. He was greatly Incensed and wanted to know who 
had dared to disobey him. Srimati dịd not try to hide; of her own accord, she 
appeared before the king. 


"Why did you defy my orders?” asked AJatasattu. 


"H I defied your orders," she replied, "I respected those of your father, King 
BimbIsara. " 


AJatasattu did not walt to hear further. Pale with fury, he rushed at SrImati and 
stabbed her with his dagger. She fell, mortally wounded; but her eyes were 
shining with Joy, and In a happy voIce, she sang: 


"My eyes have seen the protector of the worlds; my eyes have seen the light 
of the worlds, and for him, In the night, [ have lighted the lamps. For him who 
đissipates the darkness, I have dissipated the darkness. His brilliance 1s øreater 
than the brilliance of the sun; his rays are purer than the rays of the sun, and 
my rapt øaze 1s dazzled by the splendor. For him who dissipates the darkness, 
I have dissipated the darkness. " 


And, dead, she seemed to øglow with the light of sanctity. 
-—=0O0--- 


Hoàng tử A Xà Thế - Prinee Ajatasattu 


Hoàng tử A Xà Thé, bị Đề Bà Đạt Đa xúi dục, âm mưu sát hại vua cha là Tần 
Bà Ta La để chiếm ngôi. Nhưng công việc bị bại lộ, A Xà Thế bị bắt quả tang, 
và người cha đây lòng từ bị không đành sử phạt xứng đáng như quân thần xin, 
mà nhường ngôi vàng cho Hoàng tử vì thấy con thèm muốn làm vua. 


Đề trả ơn, vị Hoàng tử bất hiểu vừa lên ngôi liền hạ ngục cha và ra lệnh bỏ 
đói cho chết dần. Chỉ một mình Hoàng thái hậu được phép vào thăm. Mỗi khi 
đi bà giấu đồ ăn trong túi áo đem cho chồng, A Xà Thế hay được quở trách 
mẹ. Sau lại bà giấu trong đầu tóc, A Xà Thế cũng biết được. Cùng đường bà 
tắm rửa sạch sẽ rồi thoa vào mình một thứ đồ ăn làm băng mật ong, đường và 


26 


sữa. Vua gọt lây món ăn này đề nuôi sông. Nhưng A Xà Thê cũng bắt được 
và câm hăn mẹ không cho vào thăm vua cha nữa. 


Lúc ấy vua Tần Bà Ta La cam chịu đói, nhưng lòng vẫn không oán trách con. 
Ngài đã đắc quả Tư Đà Hoàn nên thản nhiên, cố gắng đi lên xuống kinh hành, 
thọ hưởng hạnh phúc tinh thần. Thấy cha vẫn vui tươi A Xà Thế nhất định 
giết cho khuất mắt nên hạ lịnh cho người thợ vào khám, lấy dao bén gọt gót 
chân vua cha, xát dầu và muối vào rồi hơ trên lửa nóng. 


Khi người cha bắt hạnh thấy người thợ cạo đến thì mừng thầm TRỜ rằng con 
mình đã ăn năn hối cải, cho người. đến cạo râu tóc để rước về. Trái với sự 
mong ước của Ngài, anh thợ cạo đến chỉ đem lại cho Ngài cái chết vô cùng 
thê thảm. 


Cùng ngày ấy, vợ A Xà Thế hạ sanh một hoàng nam. Tin lành đến vua một 
lượt với tin vua Tân Bà Ta La chêt trong ngục. 


Tin chánh hậu hạ sanh hoàng nam được đọc trước. Nỗi vui mừng của A Xà 
Thế không sao kê xiết. Cả người nghe nhẹ nhàng vui sướng. Tình thương của 
một người cha lần. đầu tiên chớm nở trong lòng, mặn nông sâu sắc, thấm vô 
từng khớp xương ống tủy. Đứa con đầu lòng là một nguồn yêu thương, là cơ 
hội để cha mẹ thưởng thức một tình thương mới mẻ đậm đà, vô cùng trong 
sạch. Cảm giác đầu tiên của người mới được đứa con đầu lòng dường như đưa 
họ vào cảnh giới kỳ lạ, khiến họ có cảm tưởng rằng máu huyết mình đã đồ 
giọt ra để nối tiếp mình. 


Tức khắc A Xà Thê vội vã chạy đi tìm người mẹ yêu dâu và hỏi: 


- Thưa mẫu hậu, khi con còn nhỏ Phụ hoàng có thương con không? 

- Tại sao con hỏi lạ vậy? Mẹ tưởng trên thế gian này không tìm đâu ra một 
người cha lành như cha con. Đề mẹ thuật lại cho con nghe. Lúc mẹ còn mang 
con trong lòng, ngày nọ mẹ nghe thèm lạ lùng mọt món kỳ quái. Mẹ thèm nút 
vài giọt máu trong bàn tay mặt của cha con. Mà nào mẹ dám nói ra. Rồi càng 
ngảy mẹ càng xanh xao, và sau cùng phải thú nhận với cha con. Khi nghe vậy, 
cha con vui vẻ lây dao rạch tay cho mẹ nút máu. Lúc â ấy các nhà chiêm tỉnh 
trong triều tiên tri rằng con sẽ là người thù của cha con. Do đó tên con là A 
Xà Thế (4jatasatffu kẻ thù chưa sanh). Mẹ có ý định giết con ngay trong lòng 
nhưng cha con lại cản mẹ. Một hôm con có cái nhọt trên đầu ngón tay, nhức 
nhối vô cùng, khóc suốt ngày đêm, không ai dỗ được. Cha con đang cùng bá 
quan phân xử việc triều đình, nghe vậy cầm lòng không đặng, bế con trong 


Si 


lòng và không ngần ngại ngậm ngón tay của con trong miệng nhẹ nhẹ nút cho 
con đỡ đau. Gớm thay! Cái mụt nhọt bê, máu mủ tuôn ra trong miệng, cha con 
sợ lấy ra con sẽ nghe đau nên cha con nuốt luôn vào bụng cả mủ lẫn máu. 
Phải, người cha hết lòng thương yêu con, vì tình phụ tử đậm đà, nhẹ nhẹ nuốt 
hết vừa máu vừa mủ. 


Nghe đến đó bỗng vua A Xà Thế đứng pht dậy, kêu lên như điên: Hãy chạy 
mau, thả ra lập tức người cha yêu quý của trầm. 
Than ôi! Người cha yêu quý đã ra người thiên cô. 


Tin thứ nhì được trao tận tay vua A Xà Thế, vua xúc động rơi lụy đầm đề. Bây 
giờ ông mới nhận định răng chỉ khi bắt đâu làm cha mới biệt được tình cha 
thương con như thê nào. 


Vua Tần Bà Ta La băng hà và tức khắc tái sinh vào cảnh trời Tứ Đại Thiên 
Vương tên là Janavasabha. 


Về sau vua A Xà Thế được gặp Đức Phật, trở nên một thiện tín lỗi lạc và tạo 
được nhiêu công đức trong một kêt tập Tam Tạng đâu tiên. 


“Còn cha gót đỏ như son, 

Một mai cha thác, gót con đen xì! 

Còn cha nhiều kẻ yêu vì, 

Một mai cha chết ai thì yêu con!” 
-==0Ö0--- 


KING AJATASATTU 
Son 0Ÿ Bimbisara, King of Magadha 


Son of Bimbisara, King of Magadha, and therefore half-brother to 
AbhayaraJakumara. He succeeded his father to the throne. His mother was a 
daughter of Mahakosala, and he married Vajira, Pasenadis dauphter, by 
whom be had a son Udayibhadda. 


Alatasaftu grew up to be a noble and handsome youth. Devadatta was, at this 
time, looking for ways and means of taking revenge on the Buddha, and seeing 
1n the prince a very desirable weapon, he exerted all his strength to win him 
to his side. AJatasattu was øreatly Impressed by Devadattas powers of iddhi 
and became his devoted follower. He built for him a monastery at GayasIsa 


28 


and waIted upon him morning and evening carrying food for him, sometimes 
as much as five hundred cartloads 1n five hundred cooking pans. 


Devadatfa 1ncited him to se1ze the throne, killing his father 1ƒ necessary. When 
Bimbisara learnt of the prince's Intentlons he abdicated In his favour. But 
Devadatta was not satisfied till Bimbisara, who was one of the Buddha's 
foremost supporters, was killed. According to the SankIicca Jataka he had 
kiled his father 1n previous births too. 


Alatasattu helped Devadatta In several of the latters attempts to kill the 
Buddha (See Devadatta). In the SanJiva Jataka, we are told that In past lives 
he had associated with the sinful and once lost his life as a result. 

Later he was filled with remorse for these past misdeeds as he confesses 
himself; but evidently, for very shame, he refrained from visiting the Buddha 
tll he was won over by the persuasions of his physiclan Jivaka 
Komarabhacca. And when In the end he diịd go to the Buddha, 1t was 1n øreat 
fear and trembling; so nervous was he that he Imagined consprrators 1n the 
very silence surrounding the Buddha where he dwelt in the monastery, In 
Jivaka's Mango grove at RaJagaha. 


It was on the occasion of this visit that the Samannaphala Sutta was preached. 
The king admits that he had been to various teachers before, but had failed to 
find satisfaction 1n their teachings. It 1s noteworthy that the Buddha øreets the 
king cordially on his arrival and makes no mentlon whatever of the king's 
1mpIety. Instead, when AJafasattu expresses his repentance at the end of the 
discourse, the Buddha accepts hIs confession and lets him off almost too 
lightly. But after the king had departed the Buddha tells the monks how the 
king s misdeeds had wrought his undoIng both In this world and the next, for 
1f he had not been guilty of them, the Eye of Truth (Sotapattimagøa, says the 
Commentary) would have been opened for him on the occasion of this 
sermon. It 1s said that from the day of his father's death he could not sleep on 
account of terrlfying dreams, particularly after he had heard of Devadatta's 
dire fate. He slept after his visit to the Buddha. 


Henceforth the king became a loyal adherent of the Buddha's faith, thouph, as 
far as we know, he never walIted agaIn either upon the Buddha or upon any 
member of the Order for the discusslon of ethical matters. He was so full of 
love and respect for the Buddha... 


29 





KING AJATSHATRU 
Vua A Xà Thê sám hôi 
Hải Phạm 


Sau khi giết cha là vua Tần Bà Sa La rồi, một hôm A Xà Thế nằm mộng thấy 
cha về mỉm cười mà nói với ông rằng: 

— A Xà Thế! Ta là cha của con. Tuy con đã giết ta, nhưng ta không oán hận 
con. Là đệ tử của đức Phật nên ta nguyện dùng đức từ bi của Phật mà tha thứ 
cho con. Dầu sao con cũng đã là con của ta, nên ta chúc con một điều, chúc 
con sớm tỉnh ngộ sám hối mà bước đi trên con đường ánh sáng. 


A Xà Thê rât buôn, nghĩ đên lòng thương của cha, nghĩ đên việc mình đã giêt 
cha một cách vô lý, ông cảm thây vô cùng ân hận việc đã làm. 


Có một hôm, vua A Xà Thế cùng mẹ là phu nhân Vi Đề Hi ngồi cùng bàn ăn 
cơm. Không thây con trai của mình là Ưu Đà Gia vào bàn ăn, ông hỏi người 
thị tùng: 

— Ưu Đà Gia đâu, mau tìm nó về đây cùng ăn cơm... 

Người hầu cận đáp: 

— UuU Đà Gia đang nghịch với chó. 


Khi người hâu cận gọi Uu Đà Gia về, chú còn ôm một con chó nhỏ trong 
tay. A Xà Thê hỏi con răng: 


— Tại sao con không ăn cơm? 


30 


Ưu Đà Gia nũng nịu trả lời: 

— Không cho con ở chung với chó thì con không ăn cơm đâu! 

A Xà Thế đành phải chìu ý con và tất cả cùng ăn cơm chung bản với chó. 
Sau một lúc, vua A Xà Thế nói với Vi Đề Hi phu nhân rằng: 

— Vì thương con mà vua phải ăn cơm chung với chó, thật là khó coi! 
Quốc thái phu nhân Vĩ Đề Hi trả lời: 


— Ăn cơm chung với chó thì có chỉ là đặc biệt! Thiếu chi người ăn thịt chó 
nữa kia! Hiện nay vua thương con, chịu ngồi ăn chung với chó mà vua đã 
chua chát. Sự thật tiên vương ngày trước đối với vua còn làm nhiều chuyện 
khó làm hơn nữa, nhưng vua không biết đó thôi. 


Lúc vua còn rất nhỏ, trên ngón tay có mọc nhọt, đau đớn vô cùng, làm cho 
vua đêm ngày không ngủ được. Tiên vương ôm vua đặt lên đầu gối, dùng 
miệng ngậm nhọt độc trên ngón tay cho vua bớt đau. Có khi, khí ấm trong 
miệng làm cho nhọt bể ra và chảy mủ, tiên vương sợ giác ngủ của vua bị kinh 
động nên không dám nhả ra, phải nuốt cả chỗ máu mủ ấy. Tiên vương thương 
vua như vậy đó, vì thương con nên đã làm những điều mà người khác không 
làm được! 


Vua A Xà Thế nghe phu nhân Vi Đề Hi kể, yên lặng đặt chén cơm xuống, 
đứng dậy bước qua phòng bên cạnh. Từ đó trở đi, ông không còn cảm thây 
làm vua là vinh quang và sung sướng nữa, trong tim ông dường như có một 
tảng đá thật lớn đang đè nặng. 


Nghiệp báo của vua A Xà Thế hiện tiền khiến cho khắp thân ông bị nỗi đầy 
mụn nhọt, trong tâm lại không lúc nào là không bị hối hận giày vò. Ông bèn 


nói với quần thần răng: 


— Bây giờ cả thân lẫn tâm của ta bị lâm bệnh nặng, nhất định là do cái tội giết 
hại cha mà ra, ai có thê chữa lành cho ta? 


Giữa các đại thần có nhóm đệ tử lục sư ngoại đạo Nguyệt Xưng, muốn an ủi 
vua nên dùng đủ thứ tà giáo để chứng minh rằng vì nước mà giết cha thì không 


31 


có tội, nhưng vua A Xà Thế nghe họ nói không hề yên tâm mà còn nặng thêm 
lòng hôi hận. 


Lúc ấy có một vị danh y tên là Kỳ Bà bước lên khám bệnh cho vua, hỏi rằng: 
— Đại Vương, hiện giờ đại vương cảm thấy trong người như thế nào? 
Vua A Xà Thế lắc đầu bảo răng: 


- Kỳ Bà! Bệnh của ta rất trầm trọng, không những thân ta mang bệnh mà bệnh 
khổ trong tâm cũng rất nặng. Ta nghĩ rằng ngay cả lương y, thuốc thần, chú 
thuật cũng đều không chữa lành cho ta được! Ngày đêm năm trên giường ta 
ưu sầu khổ não, rên siết kêu la, không tài nào nhắm mắt. Kỳ Bà! Tuy ông là 
bậc danh y trong thiên hạ, nhưng lần này ngay cả ông cũng sẽ phải bó tay thôi! 


Kỳ Bà nói một cách trang trọng: 


— Đại vương! Xin ngài đừng thất vọng bi thương như vậy. Hiện nay, trên thế 
giới này, ngoài đức Phật ra, thân nghĩ răng đúng là không có một người thứ 
hai có thê cứu bệnh cho đại vương. 


Khi Kỳ Bà thốt lên những lời ấy, các tùy tùng của vua A Xà Thể đêu biến sắc, 
họ rất sợ Kỳ Bà đã chọc giận vua. Nhưng lần này vua A Xà Thế không. hề nổi 
giận, chỉ yên lặng nhắm mắt. Kỳ Bà quan sát biết được tâm của vua rồi, bèn 
nói tiếp: 


— Đại Vương, thần là một thầy thuốc, tuy có thể chữa bệnh của thân thể nhưng 
tuyệt nhiên không chữa trị được bệnh của tâm. Đức Phật là vị y sĩ vô thượng, 
chỉ cần đại vương bằng lòng đến bái kiến Ngài, chắc chắn Ngài sẽ đón tiếp 
đại vương. Đức Phật giống như biển cả mênh mông, có thể dung nạp tất cả 
mọi dòng sông. Bệnh khổ của đại vương do tâm mà sinh, cần phải trị đứt bệnh 
căn của tâm, sau đó mới trị được bệnh của thân. 


Vua A Xà Thế gật đầu nói rằng: 
— Phải rồi Kỳ Bà, ông nói rất đúng. Ta cũng rất muốn bái kiến đức Phật, song 


ta sợ Ngài sẽ không tiếp ta vì ta là người tội lỗi. Đó là chưa kế những gì ta đã 
làm với Đê Bà Đạt Đa... Ta rât có lôi với đức Phật... 


32 


Kỳ Bà biết được tâm của vua A Xà Thế ngay trong giờ phút ấy nên tiễn thêm 
một bước nữa, nói răng: 


— Đại vương, thần nghe nói rằng ngay trong giây phút lâm chung, tiên vương 
đã tha tội cho đại vương rồi. Tiên vương là đệ tử của đức Phật, đệ tử của Phật 
mà còn tha thứ cho đại vương, không lẽ một đắng đức độ viên mãn, tâm đại 
bi trùm khắp như đức Phật mà lại không biết tha thứ sao? 


Thần nghe đức Phật thuyết giảng răng, nếu có người tạo tội ác mà biết khởi 
tâm tàm quý, khẩn thiết chí thành sám hối trước Tam Bảo thì có thể tiêu trừ 
tội lỗi ấy và nghiệp chướng cũng nhẹ đi. Tuy có một thời đại vương không 
hiểu luật nhân quả mà tạo nghiệp ác, nhưng nếu nhìn theo pháp môn tàm quý 
và sám hồi của đức Phật thì đại vương vẫn có thể được cứu. Thần thấy đại 
vương nay đã có tâm tàm quý và sám hối thì đại vương đã bắt đầu bước đi 
trên một con đường mới rồi đó! 


Thân lại đã từng nghe đức Phật giảng rằng, người có trí huệ thì không dám 
tạo tội, nêu không cân thận mà tạo tội thì sau đó biết sám hối. Người ngu sĩ là 
người tạo tội mà không hối cải, hay là tạo tội xong lại còn che giấu. Nếu đại 
Vương đến được trước mặt đức Phật mà cáo bạch sám hối, nói rõ là sẽ không 
tái phạm nữa, thì ánh sáng từ bi của Ngài sẽ phù hộ che chở cho đại vương. 


Đại vương, người trí không che giấu tội của mình. Đức Phật thường nói, làm 
người phải tin sâu nhân quả, tin chăc chăn răng không ai thoát được nghiệp 
báo, dâu chỉ trong đường tơ kế tóc. 


Trên thê giới này chỉ có hạng nhât-xiên-đê là không thê cứu được, vì họ hoàn 
toàn không có niêm tin nơi Tam bảo, bác bỏ nhân quả. Đại vương không phải 
là nhât-xiên-đê thì chăc chăn sẽ được đức Phật cứu độ. 


Lòng từ ái của đức Phật vô lượng vô biên, tất cả chúng sinh đều được Ngài 
thương xót đến. Đức Phật không phân biệt kẻ oán người thân, kẻ thương người 
ghét, người giàu kẻ nghèo, kẻ sang người hèn. Ngài cứu độ tất cả mọi người 
một cách bình đăng. Đức Phật cho phép ô ông Bạt Đề tôn quý xuất gia, thì cũng 
cho phép ông Ưu Ba Ly hạ tiện xuất gia. Đức Phật tiếp nhận sự cúng dường 
của phú ông trưởng giả Tu-đạt-đa, cũng không từ chối sự bố thí của kẻ bần 
cùng. 


Đức Phật đã cảm hóa ngài Đại Ca Diếp vốn trốn tránh dục nhiễm gia nhập 
vào tăng đoàn, nhưng Ngài cũng đã dùng phương tiện khuyên hóa được một 


33 


người đầy tham dục như Ngài Nan Đà và cho xuống tóc. Quỷ mẹ cùng Ương 
Quật Ma La, ai nghe tên cũng hãi hùng nhưng đức Phật đã tìm đến họ để độ 
hóa. Đối với ai đức Phật cũng xem như La Hầu La, đứa con duy nhất của 
mình, xin đại vương đừng nên nghi ngại gì cả. 


Thật ra nói lên những lời này thần rất e ngại, nhưng thần không thể không nói. 
Bây giờ đức Phật đang đưa các vị đệ tử của Ngài đến vườn lê của hạ thân và 
sẽ thuyết pháp nơi đó, xin đại vương hãy mau đến tham bái Ngài, xóa tan màn 
mây đen tối trong tâm, để cho bầu trời được quang đãng xán lạn. Đây là một 
cơ hội ngàn vàng, thần khẩn khoản xin đại vương đừng bỏ lỡ! 


Vua A Xà Thế nghe xong, trong mắt phát ra những tia hy vọng lẫn hối hận, 
ông đáp: 


— Nghe khanh nói trầm rất vui mừng, vậy khanh hãy về chọn ngày lành tháng 
tốt, trẫm nhất quyết đến tham bái đức Phật để van cầu sám hồi. 
Kỳ Bà lắc đầu không đồng ý: 


— Đại vương, trong giáo pháp của đức Phật, không có những sự mê tín như 
ngày lành tháng tốt. Đức Phật thường đặn dò các vị đệ tử của Ngài răng không 
nên bói toán, bốc quẻ xem việc lành dữ. Tu học chính pháp và hành động theo 
Chính pháp thì ngày nào cũng lành và tháng nào cũng tốt cả. Tốt nhất là đại 
vương nên khởi hành ngay! 


Vua A Xà Thế rất vui lòng, cho chuẩn bị thật nhiều phẩm vật cúng dường, và 
đưa một đại đội tùy tùng râm rộ hướng đên vườn lê của Kỳ Bà. 


Nhưng trên đường đi, A Xà Thế bỗng cảm thấy lo sợ và bất an. Ông ra lệnh 
cho voi lớn và cả đoàn xe ngựa phải ngừng lại, nói với Kỳ Bà rằng: 

— Kỳ Bà, ta nghĩ rằng đức Phật đã lìa mọi nhiễm ô, Ngài có nhân cách thanh 
tịnh như trăng tròn. Tăng đoàn của Ngài toàn là những vị thánh nhân đã đoạn 
diệt phiền não. Ta và Đề Bà Đạt Đa đã phản nghịch đức Phật, thì làm sao Ngài 
lại bằng lòng tiếp kiến một kẻ cực ác vô đạo như ta? Làm sao Ngài lại chịu 
đưa bàn tay cứu độ cho một kẻ tội lỗi như ta? Ta nghĩ hay là thôi vậy, chúng 
ta nên quay về! 


Kỳ Bà nghiêm sắc mặt mà nói răng: 


— Tình thương của cha mẹ đối với con cái vốn bình đăng, nhưng phần lớn cha 
mẹ thường đặc biệt lo lăng cho những đứa con có bệnh. Từ bị của đức Phật 


34 


cũng bình đăng đối với tất cả chúng sinh, nhưng đối với người có tội, Ngài 
đặc biệt quan tâm hơn. Đôi với nhât-xiên-đê đức Phật còn thuyêt chính pháp, 
đại vương không phải là nhât-xiên-đê thì có lý do gì mà đức Phật không từ bị 
cứu độ? 


Vua A Xà Thế còn đang do dự, thì trong không trung bỗng nhiên có âm thanh 
vang lên: 


— A Xà Thé, ta là Tần Bà Sa La, phụ vương của con. Con hãy tin tưởng nghe 
theo lời của danh y Kỳ Bà, mau đến chỗ đức Phật mà khẩn cầu sám hối. Ta 
cho con biết một điều là: đèn pháp sắp tắt, thuyền pháp sắp chìm, cây pháp 
sắp gãy, hoa pháp sắp tàn rồi. Mặt trời Phật huệ sắp lặn về tây, đức Phật sắp 
nhập Niết-bàn! Lúc ây thì căn bệnh trầm trọng của con, ai sẽ cứu chữa? Tội 
nặng ngũ nghịch mà con đã phạm khiến cho không bao lâu nữa con sẽ đọa địa 
ngục. Ta thương con nên mới khuyên con hãy mau đến chỗ đức Phật mà cầu 
cứu. Trừ đức Phật đại giác, đời đời kiếp kiếp sẽ không còn ai có thể cứu độ 
conl 

A Xà Thế nghe được âm thanh từ ái của cha, đau khô quá, ngã lăn xuống đất 
bắt tỉnh. Khi tỉnh dậy thì danh y Kỳ Bà dẫn ông xuống xe đến chỗ đức Phật 
đang tĩnh tọa trong giảng đường. 

Đức Phật ngồi ngay ngắn trên tòa sư tử, bốn bề có đệ tử vây quanh, ánh lửa 
sáng rực, hương khói cuôn cuộn tỏa lên, mọi người đang an tĩnh tọa thiền. 
Vua A Xà Thế rửa chân bước vào giảng đường, khi Kỳ Bà đưa ông đến trước 
tòa của đức Phật, ông chắp hai tay trước ngực mà thưa răng: 

— Bạch Thế Tôn, thỉnh Ngài quán sát tâm con! 

Đức Phật mở đôi mắt trong sáng ra, quay đầu lại từ mẫn đáp rằng: 


— Đại vương! Ông tới đúng lúc. Ta đợi ông đã lâu. 


A Xà Thế kinh ngạc trước sự ưu ái của đức Phật, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu 
thật thâp nói một cách hô thẹn: 


— Thê Tôn từ bi! Con không xứng đáng, con là người cực ác vô đạo, nêu được 


Thế Tôn quát mắng con đã thấy vô cùng hạnh phúc, nay lại còn được Thế Tôn 
dùng lời từ ái như thê, con rât cảm kích! 


35 


Tâm đại bi của Thế Tôn không bỏ sót một chúng sinh nào, hôm nay con mới 
được thấy tận mắt. Thế Tôn là bậc cha lành của tất cả chúng sinh, con rất hỗi 
hận đã sát hại người cha vô tội. Bây giờ thân tâm con bất an, nguyện Thế Tôn 
từ bi cứu vớt! 


Đức Phật nhẹ nhàng nói: 


— Trên thế gian có hai loại người có thê có hạnh phúc chân chính: một là người 
tu thiện pháp không tạo tội, hai là người tạo tội mà biết thành tâm sám hối. 
Nay cơ duyên hối cải của đại vương đã thành thục. Trên đời này có ai là không 
phạm tội? Biết lỗi thì sửa đôi, đó là cách hành xử của người tốt. Pháp môn của 
ta quảng đại vô biên, đại vương cứ luôn luôn sám hồi là được. 


Đại vương, tội lỗi vốn không có bản thể, thực tánh vốn là không, là huyễn 
hóa, nêu tâm ý không còn vướng mắc thì tội lỗi cũng tự nó diệt mất. Hiểu rõ 
rằng tâm và tội bản thê đều là không, đều không có thật, thì đó là sám hồi một 
cách chân chính. 


Từ nay đại vương hãy lấy chính pháp trị dân, đừng làm điều phi pháp nữa. 
Nên lẫy đức cải hóa dân, đừng nên bạo tàn. Nếu đại vương nhân từ thì danh 
thơm tiếng tốt sẽ lan truyền bốn phương, đại vương sẽ được chúng sinh tôn 
kính, không muốn phục tùng cũng không được. Chuyện quá khứ đã qua rồi, 
chăng còn øì để bàn cãi đến nữa. Từ nay trở đi, việc quan trọng là làm sao sửa 
đổi. Đại vương mà làm việc thiện thì sẽ được an ồn, sung sướng. Tiến thêm 
một bước nữa thì hãy học pháp môn Tánh Không của Phật đạo, chứng quả 
Không để tự mình giải thoát và cứu độ muôn người. 


A Xà Thế nghe đức Phật giáo huấn rồi, cảm thấy tràn đầy hy vọng và tin tưởng 
trong cuộc sông mới. Ông vô cùng hoan hỉ, tất cả mây đen mê vọng đã được 
quét sạch, quỳ trước bảo toà ông cảm động rơi nước mắt. “Lãng tử hồi đầu 
kim bất hoán” (kẻ chơi bời phóng túng mà biết quay về thì còn quý hơn vàng), 
cuối cùng A Xà Thế quy y với đức Phật và đã được cứu độ. 

-=-00OoØOoo--- 


Ajlta — A thị đa - Living about the time of the founders of Buddhism and 
Jainism, AJita Kesakambali was one of the earliest people in recorded hIstory 
to deny the exIstence of øods, spirIts, souls, a non-maferial realm, the afterlIfe, 
reIncarnation, absolute moral values, and karma. He was a maJor influence on 
the Indian school of philosophy known as Carvaka. 


3ó 


Though he denied the exIstence of absolute morals, he does not seem to have 
abused people or even sought his own pleasure, for he was an ascetic: he chose 
to be abstinent from “worldly pleasures” like alcohol and sex. 

We wIll never know the details of his life and philosophy. He may have been 
a skilled debater because he was known as “the unconquered.” 


Người vô thần tuyệt vời: Ajita Kesakambali (thế kỷ thứ 6 trước Công 
Nguyên) 


A-thị-đa sống cùng thời với đức Phật và Kỳ Na Giáo, là một trong những 
người đầu tiên trong lịch sử ghi lại đã phủ nhận sự tồn tại của các vị thần, linh 
hôn, thể giới phi vật chất, thê giới bên kia, luân hôi, giá trị đạo đức tuyệt đối, 
và nghiệp lực. Ông tu khổ hạnh, kiêng cử rượu chè, khoái lạc, ảnh hưởng lớn 
trong triết lý Án Độ gọi là triết học duy vật khoái lạc... Người ta không hiểu 
cuộc đời và triết lý của ông, nhưng tài hùng biện thì vô địch... 


Akashic record — life books in the spirit world - Quyền sách bằng hình ảnh 
sống động (như hình ảnh trong TV, Movie), ghi lại từng hành động, lời nói, 
cử chỉ...tất cả sinh vật, kế cả loài người, của mỗi linh hồn trong quá khứ cũng 
như tương lai...khi đầu thai trên quả địa cầu này. Sách này được quản thủ bởi 
“Lord of Karma”, bảo vệ bởi người hướng dẫn (Guide) hay vị Thầy (Teacher) 
- Công Giáo gọi là Thiên Thần - của mỗi linh hồn trong thế giới tâm linh 
(Spirit world)... 


Akashic Records 


The Akashic Records are an energetic Iimprint of every thoupht, action, 
emotion, and experlence that has ever occurred In time and space. The 
Akashic Records can also be understood as the Imprint of all experlences of 
all lifetime 1n all realities. They are an etheric, holopraphic repository of 
information for human conscIousness for the past, present and potentials for 
the future. The energy that makes up the Akashic Records 1s the energy of 
Love† 'The knowledge contained In the Akashic Records 1s Imprinted upon a 
subtle substance called the Akasha, which describes the energy of Love that 
permeates and creates everything In the UnIverse. 


The Akashic Records contain all past, present, and future possIbilitIes through 
the vIbratlons of compasslon and Joy. They are like the DNA of the universe. 
They contain a collection of everything that has occurred 1n the past, and they 
hold a complete set of 1nformation regarding possIbilities for the future. Every 


37 


individual soul has 1ts own, unique Akashic Record. The souls of øroups, 
evenfs, organizations, and locations also have a unique Akashic Record. 


One way to understand the Akashic Records 1s to envision them as a book that 
contains the entire history of your soul, as welÏ as every aspect of who you are 
now and all the potentials for your future. This metaphorical book 1s so vast 
that 1t could never exIst physically. Instead, 1t 1s recorded energetically In the 
vibration of the Love that makes up everything In the UnIverse. 


Just as we have varlous kinds of physical librarles, such as law librarles and 
medIcal librarles, there are varIous ethereal libraries 1n the Akashic Records. 
Every person, animal, øroup, organ1zation, event, and location on Earth has a 
unique Akashic Record. By divine birthright, we have the ability to access Our 
own personal Akashic Records, as well as the Records of any group of which 
W€ are a part. 


Every being on the planet can access the areas of the Akashic Records of 
which their soul plays a part. Alternately, no one can access our personal 
Akashic Records without our express permission. The Akashic Records are 
protected by spIritual beings who are referred to as the Guides, the Keepers, 
or the Gwarđians of the Akashic Records. These Spirit Keepers help us access 
our Akashic Records, and they hold strong energetic protection for the 
informatfion contained therein. 


People access the Akashic Records often through Intuition, prayer, 
meditation, and flashes of Insight. Many of us experlence these øglimpses of 
the Akashic Records on a dally basis. For many people, Intentionally opening 
Ourselves to our Intuitlon and Inner guidance provides a powerful openIng to 
the Information In the Akashic Records... 


Hồ sơ Akasha 


Hồ sơ Akasha* là dấu ấn năng lượng ghi khắc mọi ý tưởng, hành động, cảm 
xúc và kinh nghiệm từng xảy ra trong khoảng thời gian, không gian nào đó. 
Hồ sơ này cũng có thê được hiệu như dấu hăn của tất cả những kinh nghiệm 
trong suốt quá trình của cuộc sống. Đó là hệ thống, hay kho chứa lưu trữ 
những gì thuộc tâm thức trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Năng 
lượng cấu tạo hồ sơ Akasha là năng lượng của tình thương yêu bắt diệt. Vật 


38 


chất chứa trong hỗ sơ là chất vi tế (nhuyễn) gọi là Akasha, mô tả bằng năng 
lượng của tình thương yêu để cầu tạo mọi sinh vật trong vũ trụ. 


Hồ sơ Akasha bao gồm những øì về quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai, thê 
hiện qua lòng từ bị. Nó còn gọi là DNA của vũ tru, chứa đựng tât cả những 
dữ kiện cho tương lai. Mỗi linh hôn, nhóm lĩnh hôn...đêu có một hô sơ Akasha 
riêng Tẻ... 


Hồ sơ Akasha thực sự được xem như quyền sách về lịch sử linh hồn của chúng 
ta, như chúng ta là ai chẳng hạn. Quyền sách quá đô sộ đến nỗi không ai nghĩ 
là có thật. Sách ghi lại sự rung động năng lượng về tình nhân loại để tạo tác 
mọi vấn đề trong vũ trụ. 


Nhân loại có thư viện về Luật pháp, Y khoa; các thư viện khác như thư viện 
về tâm linh. Mọi người, mọi sinh vật hay một nhóm, một tô chức trên địa cầu 
nảy đều có hồ sơ Akasha. Quyền năng của bậc Thánh cho phép chúng ta có 
khả năng truy cập hồ sơ Akasha riêng cho chúng ta, cùng bất cứ hội nhóm nào 
có liên hệ với chúng ta. 


Mỗi chúng sinh có quyên truy cập hồ sơ Akasha có liên hệ với mình. Trái lại, 
không aI có thể xem hỗ sơ mà không có sự chấp thuận của bề trên. Hồ sơ được 
bảo vệ bởi những nhân vật trong giới tâm linh như linh hồn hướng dẫn (guide), 
linh hồn quản thủ, hay linh hồn bảo vệ hồ sơ Akasha. Những vị quản thủ này 
giúp chúng ta truy cập hỗ sơ, ngoài ra còn dùng quyền năng để bảo vệ những 
điều chứa trong hồ sơ Akasha... 


Người truy cập hồ sơ thường thường phải dùng trực giác, bằng cách cầu 
nguyện, bằng thiền quán. Nhiều người trong chúng ta có kinh nghiệm xem 
hàng ngày. Những người khác phải nhờ vị hướng dẫn để lấy dữ kiện trong hồ 
sơ Akasha...(QTC) 


* Trong đạo Hindu, Akasha có nghĩa là cơ sở và bản chất trong thế giới vật 
chất; nguyên tố đầu tiên trong trung giới (astral world) (cõi giới trung gian 
giữa cõi trần và cõi trời) (Khí, Lửa, Nước, Đất theo thứ tự là 4 nguyên tố còn 
lại). Nó là một trong Panchamahabhuta, hay “ngũ hành”, đặc điểm chính của 
nó là Shabda (âm thanh). Trong Phạn ngữ nó có nghĩa là “không gian”, nguyên 
tố đầu tiên của sáng tạo. Trong tiếng Hindi, Marathi, và Gujarati, và nhiều 
ngôn ngữ Ấn Độ khác, ý nghĩa của từ Akasha đã được chấp nhận là “bầu trời”. 


Alabaster - thạch cao 


39 


AIlbeit — even though, although 

Alchemy - thuật giả kim (Alchemist = method of achieving Immorfality) 

Alchemist — the belief was that once we have transmuted (chuyên hóa) the 
base metal of material being 1nto the gold of spiritual being and 
have thus found the symbolic philosopher”s stone. We gan 
sImilar powers 0Ÿ transmutation over the natural world, we can 
1n consequence turn the base metal of other people and even of 
Our environment 1nto øold, 1n the same way that contact with an 
enlightenment In the mind of the devotee (người ngộ đạo). The 
philosopherˆs stone can thus be put to use 1n both the spiritual 
and the material worlds... 

Alcove — góc phòng thụt vào 

Alienation — làm cho xa lìa 

Allay — làm giảm bớt 

Allegiance — lòng trung thành (Allege — cho là, khắng định, dẫn chứng) 


Allegory - lời nói bóng, chuyện ngụ ngôn 


Alleviation — to make suffering more bearable = làm giảm bớt đau khổ 
AIleviate (verb) — làm nhẹ bớt, giảm bớt 


Alley — đường đi, lối đi 

Allotment — phần công, g1ao việc 

Alluded - bị ám chỉ 

Alluvial - thuộc đất bồi, phù sa 

Almighty — toàn năng, quyên tôi cao 

Aloofness — thái độ tách rời, xa lánh (Aloof = tách rời) 


Altar — bàn thờ 


40 


Altercation — cãi nhau, đầu khâu 


Altruism - lòng vị tha - Altruism can be distinguished from feelings of loyalty. 
Pure altruism consIsfs of sacrIfIcing something for someone other than the self 
(sacriicIng time, energey or possessilons) with no expectatlon of any 
compensation or benefits, either direct, or 1indirect (receIving recognition for 
the act of g1vIng). 


Altruistic — có lòng vị tha 


Altruism or selflessness 1s the principle or practice of concern for the welfare 
Of others. It 1s a traditional virtue in many cultures and a core aspecf Of varIOus 
religIous traditions and secular worldviews, though the concept of "others” 
toward whom concern should be directed can vary among cultures and 
relipglons. AltruIism or selflessness 1s the opposite of selfishness. 


Lòng vị tha - Tạo hóa cho mỗi người có một tính cách khác nhau. Nhiều 
người có lòng đồ ky, ích kỷ, người thích tranh đua lớn nhỏ, có người lại khiêm 
cung sống chan hòa, giàu lòng vị tha. Lòng vị tha là hạt giống tốt lành mà tạo 
hóa đã ban cho mỗi con người. Lòng vị tha có thể biến thù hận thành sự thứ 
tha, biến sự giả dối thành chân thật và biến những sự ích kỷ trở thành sự bao 
dung... 


Vậy vị tha là gì? Vị tha là một tắm lòng vì mọi người, biết sống vì người 
khác, biết hy sinh cho người khác hay nói khác đi là biết tương trợ, giúp đỡ 
mọi người. Vị tha là một trong những phẩm chất cao đẹp nhất của con người. 
Lòng vị tha làm cho người gần người hơn, làm cho cuộc sống có ý nghĩa 
hơn... 


Amagam - hợp kim mangan, hỗn hợp 
Amalgamated - được pha trộn 


Ambapall — As a baby, Ambapali was abandoned and left under a mango 
tree where she was found by a wealthy family who raised her In theIr 
household. There she mastered dancIng, singing and music, and became 
“beautiful, comely and glorlous to look at, like a lotus-fower”. Young 
noblemen vied for her favor and believed that her dazzling elegance and 
beguiling wIt brought alive the øoddesses and sultry heroIines of romantic 


4I1 


poetry. In the end, to prevent their competition turn to blows, the noblemen 
made her a courtesan... 


Ambapali had long revered Gautama but she had never met him. When the 
courtesan Ambapali heard that the Blessed One was sfayIng In her mango 
ørove, she was exceediInely glad and went 1n a carrlaøge as far as the øround 
was passable for carrlages. There she aliphted and thence proceeding to the 
place where the Blessed One was, she took her seat respectfully at his feet on 
one side. Ás a prudent woman goes forth to perform her religIlous dutles, so 
she appeared In a simple dress without any ornaments, yet beautiful to look 
upon. The Blessed One thoupht to himself: “This woman moves in worldly 
cIrcles and 1s a favorite of kings and princes; yet 1s her heart calm and 
composed. Young 1n years, rich, surrounded by pleasures, she 1s thoughtful 
and steadfast. This, Iindeed, 1s rare in the world. Women, as a rule, are scant 
in wIsdom and deeply Immersed In vamrty; but she, although living In luxury, 
has acquired the wisdom of a master, taking delight In plety, and able to 
receIve the truth 1n 1ts completeness. " 


When she was seated, the Blessed One 1nstructed, aroused, and øgladdened her 
with religIous điscourse. Às she listened to the law, her face brightened with 
delight. Then she rose and said to the Blessed One: ”WIII the Blessed One do 
me the honor of taking his meal, together with the brethren, at my house 
tomorrow?” And the Blessed One gave, by silence, his consent. 


Now, the Licchavi, a wealthy family of prIincely rank, hearing that the Blessed 
One had arrived at Vesali and was stayIng at Ambapali's ørove, mounted theIr 
magnIficent carriages, and proceeded with their retinue to the place where the 
Blessed One was. The Licchavi were øorgeously dressed In bright colors and 
decorated with costly Jewels. And Ambapali drove up agaInst the young 
Licchavi, axle to axle, wheel to wheel, and yoke to yoke, and the Licchavi 
said to Ambapali, the courtesan: "How 1s 1t, Ambapali, that you drIve up 
agaInst us thus?" 


"My lords," said she, "I have Just Invited the Blessed One and his brethren for 
theIr tomorrow's meal." And the princes replied: "Ambapali! ø1ve up this meal 


to us for a hundred thousand." 


"My lords, were you to offer all Vesali with 1ts subJect territory, [ would not 
Ø1Ve up so øreat an honor!" 


42 


Then the Licchavi went on to Ambapalis grove. When the Blessed One saw 
the LicchavI approaching In the distance, he addressed the brethren, and said: 
"O brethren, let those of the brethren who have never seen the øods øaze upon 
this company of the Licchavi, for they are dressed gorgeously, like 
1mmortals. " 


And when they had driven as far the ground was passable for carrlages, the 
Licchavi alighted and went on foot to the place where the Blessed One was, 
taking thelr seats respecffully by his side. And when they were thus seated, 
the Blessed One I1nstructed, aroused, and gladdened them with religious 
discourse. Then they addressed the Blessed One and said: ”WIII the Blessed 
One do us the honor of taking his meal, together with the brethren, at our 
palace tomorrow?” 


"O Licchavi," said the Blessed One, I have promised to dine tomorrow with 
Ambapali, the courtesan." Then the LicchavI, expressing their approval of the 
words of the Blessed One, arose from therr seats and bowed down before the 
Blessed One, and, keeping him on their right hand as they passed him, they 
departed thence; but when they came home, they cast up their hands, sayIng: 
"A worldly woman has outdone us; we have been left behind by a frivolous 
girl!" 


Ambapali — Khi Ambapali là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ dưới gốc cây xoài, 
một gia đình giàu có tìm thấy đem về nuôi. Khi lớn lên, nàng ca múa rất tuyệt 
diệu, và trở thành một thiếu nữ đẹp đẻ sang trọng như đóa hoa sen. Những vị 
quý tộc trẻ khao khát vẻ đẹp tươi sáng của nàng như nữ thần đây thơ mộng. 
Cuối cùng, đề tránh sự tranh giành có thể sinh âu đả, các vị công tử đảnh xem 
nàng như cô kỹ nữ. Tài sắc của Ambapali khiến cho hàng Vương Tôn Công 
Tử từ tứ phương tìm đến mua vui với nàng. Chính nhờ nàng mà thành Vesali 
càng ngày càng trở nên hào hoa lộng lẫy. 


Mỗi khi các vị Tiểu Vương Vesali đến yết kiến đức Phật, từ xa thấy họ đến. 
Ngài thường nói với các vị Tỳ-Kheo: "Thầy nào chưa từng thấy 33 vị Trời ở 
cung Đạo Lợi, nên dòm các vị Tiểu Vương kia kìa. Các vị Tiểu Vương và 
nàng Ambapali thường tranh nhau thỉnh đức Phật về nhà thọ thực. Ngày nọ, 
nàng Ambapali đến. thỉnh đức Phật, trên đường về Đặp Xe giá các vị Tiểu 
Vương, nàng khoe rằng: “âu cùng chư Đại Vương, thiếp rất hân hạnh được 
đức Thể Tôn và Chư Tăng nhậm lời ngày mai đến thọ trai tăng tại tệ xá". 


43 


Các vị Tiêu Vương cũng tính vào Tịnh-xá thỉnh đức Phật, nghe vậy mới đề 
nghị rằng: "Này cô Ambapali, cô nhường buổi trai tăng ấy cho chúng tôi đi, 
chúng tôi sẽ chịu cho cô 1000 đồng". 


Nàng Ambapali đáp lại: "Xin quý Ngài tha thứ cho, dẫu quý Ngài cho trọn cả 
thành Vesali, thiệp cũng không thê hôi bữa trai tăng ây đê nhường lại cho quý 
Ngài". 


Các vị Tiểu Vương thất vọng, búng tay nói: "Quả thật chúng ta bị thua một 
người đàn bà yêu nhược”. 


Sau bữa trai tăng này, nàng Ambapali dâng cho đức Phật một vườn xoài, trong 
ây có cât một vọng tháp tôt đẹp, năm vê hướng Đông Bắc thành Vesali... Sau 
này, Ambapali cũng xuât gia và chứng quả A la hán. 


Sự kiện Ambapali cho thấy, cửa Đạo Từ BI mở rộng cho tất cả mọi người, 
không phân biệt giàu sang, nghèo hèn và đăng câp xã hội. Một dâm nữ như 
Ambapali, nêu thành tâm hôi lôi, cũng có thê xuât gia, tĩnh tân tu học và chứng 
Thánh quả cao nhật. Một lòng tin thuân thành, và một nô lực lớn nhât: đó là 
điêu kiện cơ bản đê đi vào đạo Thánh và trở thành bậc Thánh trên thê giới 
này. Đạo Phật không đòi hỏi một điêu kiện nào khác. 

-—-0Oo--- 
Ambiance — môi trường, lớp không khí cuả một địa điểm 
Ambiguous — mơ hồ, tối nghiã (Ambiguity — không rõ nghiã) 
Ambivalence — mâu thuẫn trong tư tưởng (vừa yêu vừa ghét) 
Ambrosia - thức ăn của thân thánh - In ancient Greek mythology, ambros1a 1S 
sometimes the food or drink of the Greek øods (or demigods), often depIcted 
as conferring Iimmortality upon whoever consumed II. 
Ameliorate - cải thiện 
Amenability - chịu trách nhiệm, tuân theo, phục tùng 


Amitabha — Buddha of Iimmeasurable light — Vô Lượng Quang Như Lai 


Amitabha Buddha - The Lord of Lipht and Life 


44 


Amitabha (Sanskrit), also known as Amida or Amitayus, 1s a celestial buddha 
according to the scrIptures of Mahayana Buddhism. Amitabha 1s the principal 
buddha In Pure Land Buddhism, a branch of East Asian Buddhism. In 
Vajrayana Buddhism, Amitabha 1s known for his longevity atfribute, 
magnetising red fire element, the agøregate of discernment, pure perception 
and the deep awareness of emptiness of phenomena. According to these 
ScrIptures, Amitabha possesses 1nfinIte merIts resulting from good deeds over 
countfless past lives as a bodhisattva named Dharmakara. Amitabha means 
“Hfinrte Ligh7", and Amitayus means “lnfimife Le” so Amitabha 1s also called 
“The Buddha öoƒ lImmeasurable Light and LỰC ". 


Doctrine 


According to the Larger Sutra of Immeasurable Life, Amitabha was, In very 
anclent times and possIbly In another system of worlds, a monk named 
Dharmakara. In some versions of the sutra, Dharmakara 1s described as a 
former king who, having come 1nto contact with Buddhist teachings through 
the buddha LokesvararaJa, renounced his throne. He then resolved to become 
a buddha and so to come 1nfo possession of a buddhakestra ("buddha-field”, a 
realm existing 1n the prImordial universe outside of ordinary reality, produced 
by a buddha's merIt) possessed of many perfections. These resolutlons were 
expressed 1n his forty-elpght vows, which set out the type of buddha-field 
Dharmakara aspired to create, the conditions under which beings might be 
born Into that world, and what kind of beings they would be when reborn 
there. 


In the versions of the sutra widely known 1n China, Vietnam, Korea and Japan, 
Dharmakara's eiphteenth vow was that any being In any universe desiring fo 
be reborn Into Amitabha's pure land (Vietnamese: tịnh độ) and calling upon 
his name even as few as ten times will be guaranteed rebirth there. His 
nineteenth vow promises that he, together with his bodhisattvas and other 
blessed Buddhists, w1ll appear before those who call upon him at the moment 
of death. This openness and acceptance of all kinds of people has made belief 
1n pure lands one of the maJor Influences in Mahayana Buddhism. Pure Land 
Buddhism seems to have first become popular in Gandhara, from where It 
spread to Central Asia and China. 


The sutra goes on to explain that Amitabha, after accumulating great merIf 
over coun(less lives, finally achieved buddhahood and 1s still residing 1n his 
land of SukhavatIi, whose many virtues and Joys are described. 


45 


The basic doctrines concerning Amitabha and his vows are found 1n three 
canonical Mahayana texts: 


InHnứưte LỰc Sutra 
Ammiayurdhyana Sutra 
Ammntabha Sutra 


Throuph his efforts, Amitabha created a pure land called Sukhavati (SanskrIt: 
"possessing happiness"). SukhavatI 1s situated 1n the uttermost west, beyond 
the bounds of our own world. By the power of his vows, Amitabha has made 
1t possIble for all who call upon him to be reborn Info this land, there to 
undergo 1nstruction by him 1n the dharma and ultimately become bodhIsattvas 
and buddhas 1n therr turn (the ultimate goal of Mahayana Buddhism). From 
there, these same bodhisattvas and buddhas return to our world to help yet 
more people. 


Amitabha 1s the buddha of comprehensive love. He Ilives In the West 
(represented as a meditating Buddha) and works for the enlightenment of all 
beings (represented as a blessing Buddha). His most Important enliphtenment 
technique 1s the visualizatlon of the surrounding world as a paradise. Those 
who see hIs world as a paradIse awaken his enlightenment energy. The world 
can be seen as a paradIse by a corresponding positive thought (enlightenment 
thought) or by sending light to all beings (wish all beings to be happy). After 
the Amitabha doctrine, one can come to paradise (in the Pure Land of 
Amitabha), 1f they vIsualize at their death Amitabha In the heaven (sun) over 
their head (western horizon), think his name as a mantra and leave the body 
as a soul through the crown chakra. 


Iconography 


Amitabha 1s said to display 84,000 ausplcious and distinguishing marks 
reflecting his many virtues. Amitabha can often be distinguished by his 
mudra: Amitabha 1s often depicted, when shown seated, displaying the 
meditaton mudra (thumbs touching and fingers together as In the Great 
Buddha of Kamakura at Kotoku-in or the exposition mudra, while the earth- 
touching mudra (right hand pointed downward over the right leg, palm 
1nward) 1s reserved for a seated Gautama Buddha alone. He can also be seen 
holding a lotus In his hands while displaying the meditation mudra. 


46 


There 1s a difference between Amitayus and Amitabha. Amitayus - the 
Buddha of Infinie Life - and Amitabha - the Buddha of Infinte Light - are 
essenftially identical, beIng reflectIve Images of one another. Sutras in which 
Gautama Buddha expounds the glorles of SukhavatI, the Pure Lands, speak of 
the presiding Buddha sometimes as Amitabha and sometimes as Amiftayus. 
When depicted as Amitayus he 1s depIcted 1n fine clothes and Jewels and as 
Amitabha In simple monk's clothing. They are also simply known as Amida 
1n the Chinese and Japanese tradition. The Iimage of the gold colored sfatue 1n 
the article 1s of Amitayus as he 1s wearing a five-poInted crown, which 1s the 
easlest way to distinguish them. Amifayus 1S an emanation of Amitabha. 
Amitabha Is the head of the Lotus family. 


When standing, Amitabha 1s often shown with left arm bare and extended 
downward with thumb and forefinger touching, with the right hand facing 
outward also with thumb and forefinger touching. The meaning of this mudra 
1s that wIsdom (symbolized by the raised hand) 1s accessIble to even the lowest 
beings, while the outstretched hand shows that Amitabhas compasslon 1s 
directed at the lowest beIngs, who cannot save themselves. 

When not depicted alone, Amitabha 1s often portrayed with two assisfanfs: 
Avalokitesvara on the right and Mahasthamaprapta on the leƒT. 


In VaJrayana, Amitabha 1s the most anclent of among the Dhyani Buddhas. 
He 1s of red color orIpInating from the red seed syllable hzr¡h. He represents 
the cosmic element of "SanJana” (name). His vehicle 1s the peacock. He 
exhibits Samadhi Mudra his two palms folded face up, one on top of the other, 
lying on his lap. The lotus 1s his sign. When represented on the stupa, he 
always faces toward west. He 1s worshiped thinking that one can have 
salvation... 


Phật A Di Đà — Âm dịch từ chữ Amita, chữ Phạn (Sanskrit) là Amitabha 
(Vô lượng Quang), và Amitayus (Vô lượng Thọ). Đời quá khứ hằng hà sa kiếp 
trước, Ngài là vua Chuyên Luân tên là Vô Tránh Niệm. Ngài có một quan Đại 
thần tên là Bảo Hải, rất giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm vua nghe Đức Phật 
Bảo Tạng đến thuyết pháp tại vườn Diêm Phù ở gần bên thành, Ngài với quan 
Đại thần Bảo Hải liền đến nghe và rất hài lòng. Vua phát tâm thỉnh Phật và 
đại chúng vào vương cung cúng dường trọn ba tháng để cầu phúc báu. 


Đức Phật khuyên vua nên phát Bồ đề tâm cầu đạo Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. 


47 


Khi đó Đức Phật Bảo Tạng liền phóng hào quang sáng ngời, soi khắp cả thế 
giới của chư Phật mười phương, cho chúng hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần 
liền tâu với vua Vô Tránh Niệm: "Nay Bệ hạ nhờ oal thần của Phật, được thấy 
các thế giới, vậy Bệ hạ muốn cầu lấy thế giới nào?". 


Vua đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay phát lời đại nguyện, cầu xin sau khi tu 
hành thành Phật, quôc độ và nhân dân của Ngài đêu được trang nghiêm thanh 
tịnh. Do nhân duyên ây, sau Ngài thành Phật hiệu là A DI Đà ở cõi Tây phương 
Cực lạc. 


Phật A Di Đà hiện đang là giáo chủ cõi Phật ở Tây phương cực lạc. Trước khi 
thành Phật, ngài đã có 48 nguyện rộng lớn, trong đó điều 19 nguyện rằng: 
”Khi tôi thành Phật, mười phương chúng sinh phát Bồ Đề tâm tu các công 
đức, nguyện sinh đến cõi nước tôi khi lâm chung, nếu tôi chăng cùng đại 
chúng hiện thân trước người đó, thì tôi không ở ngôi Chính giác”... Vậy những 
ai muốn được sinh về Tây phương cực lạc, hãy kiên trì ngày đêm niệm “Nam 
mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật”, 
hoặc“Nam mô A Di Đà Phật”. Miệng niệm, tâm muốn thấy Phật A Di Đà, 
nguyện sinh về Tây phương cực lạc. Niệm cho tới nhất tâm bất loạn, khi nhắm 
mắt qua đời, đã có chỗ quy hướng là cõi Tây phương Cực Lạc của Phật A Di 
Đà. Sinh về đó rồi tiếp tục tu hành, không mất hột giống lành, chờ ngày tu 
hành thành Phật.. 


ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ LÀ AI? 


Trong cuộc sống hàng ngày của dân gian, chúng ta rất quen thuộc với nhóm 
từ “Nam mô A Di Đà Phật? Vậy nhóm từ đó có ý nghĩa là gì? Muốn hiểu 
tường tận ý nghĩa nhóm từ đó, chúng ta phải có một trình độ khá cao về 
khoa học. 


Nam mô có nguồn gốc là từ Namah (tiếng Phạn) hoặc Namo (tiếng Pali) có 
nghĩa quy y, kính lạy, quy phục, đem mình về với. Nam mô A Di Đà Phật là 
Hán dịch từ tiếng Phạn Namah Amitabhaya buddhaya có nghĩa là quy y Đức 
Phật A Di Đà. 


A Di Đà là danh từ phiên âm có gốc từ hai chữ trong tiếng Phạn: amitabha 
và amitayus. Amitabha dịch nghĩa là “vô lượng quang” — “ánh sáng vô 
lượng”; amitayus có nghĩa là “vô lượng thọ” — “thọ mệnh vô lượng”. 

A Di Đà được thế gian hình tượng hóa thành vị Phật của thế giới Tây 
phương cực lạc, nơi chỉ có vui mà không có khổ. 


48 


Vô lượng quang biểu hiện ý nghĩa không gian vô tận, cùng khắp không gian. 
Vô lượng thọ biểu hiện thời gian vô cùng, thời gian không giới hạn. Các ý 
nghĩa này là muốn hiển thị Tâm linh bất nhị của Đạo Phật. Bất nhị cũng 
không phải là một, mà là không có số lượng. Cùng khắp không gian, cùng 
khắp thời gian và không có số lượng, đó mới là ý nghĩa thực sự của danh 
xưng A-Di Đà tức là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cùng khắp không gian, 
cùng khắp thời gian, không có sô lượng cũng có nghĩa là không có không 
gian, không có thời gian, không có sô lượng, đó là vì Tâm như hư không vô 
sở hữu hay Phật tánh bắt nhị, bất biến, bất sinh bất diệt, cũng có nghĩa là 
Niết Bàn (Nirvana). 


Phật (Buddhaya) không phải là một vị thần linh, mà chỉ là một người giác ngỘ, 
tự mình thân chứng bản tâm bắt nhị là bản thê của vũ trụ vạn vật. Kinh điển 
Phật giáo nói rằng khi Đức Phật Thích Ca ngộ đạo dưới gốc cây bồ đề, thì các 
thần thông, là những thuộc tính vốn có của tâm giác ngộ, hiện ra đầy đủ, nên: 
Về mặt không gian Ngài nhìn thấy suốt cả Tam thiên đại thiên thế giới, còn 
gọi là Tam giới tức là Ba cõi thế giới, bao gồm Dục giới — [tiếng Sanskrit: 
kamaloka, thế giới mà chúng ta đang sống]; Sắc giới [skt. rupaloka thế giới 
cõi trời nơi chúng sinh có thọ mạng lâu dài hơn cõi thế gian] và Vô Sắc giới 
[skt. arupaloka, thế giới nơi chúng sinh không còn thân thê vật chất mà chỉ 
còn tinh thần, ý thức]. Về mặt thời gian, Ngài nhìn thấy suốt cả quá khứ vị lai 
không có bắt đầu, không có kết thúc. Về mặt số lượng, Ngài nhìn thấy vô 
lượng vô biên thế giới, vật thể, chúng sinh, không phân biệt lớn nhỏ, từ vũ trụ 
bao la đến thế giới vi mô của những vật thể cực kỳ nhỏ bé mà ngày xưa không 
có danh từ diễn tả, nên tạm gọi là vi trần (hạt bụi nhỏ). Thật ra Ngài nhìn thấy 
cả thế giới hạ nguyên tử (Sub Atomic) thấy cả những vật thể như hạt quark, 
electron, neutrino. Cái thấy đó vô cùng siêu việt, Ngài nhận ra cả những 
khoảnh khắc thời gian cực ngắn gọi là sát-na nhiều lần nhỏ hơn một giây đồng 
hỗ (second). Đó gọi là chánh biến tri, biết cùng khắp không gian thời gian. Vì 
sao cái biết lại tuyệt đối như vậy? Bởi vì Thích Ca chính là Tâm bắt nhị, chính 
là Tam giới. Bộ Kinh Thành Duy Thức Luận của ngài Huyền Trang dịch, đã 
tổng kết: '““Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức” Tức là cái vũ trụ tưởng đâu 
là ở bên ngoài, độc lập khách quan, cũng chỉ là biến hiện của Tâm mà thôi. 
Cái tâm linh giác ngộ đó, mọi chúng sinh đều có sẵn, và không hề thua kém 
chút nào so với Phật Thích Ca, bởi vì đều chung một Tâm bất nhị, nhưng vì 
mê muội chạy theo thế giới vật chất nhỏ bé tầm thường, chúng không “ngộ” 
được mà thôi, và vì không giác ngộ nên chúng trôi lăn trong vòng sinh tử luân 
hồi đầy đau khổ. Đức Phật thấu hiểu tính chất trống rỗng của nguyên tử vật 
chất, một điều mà phải đến cuối thế kỷ 20, nghĩa là 25 thế kỷ sau thời Đức 


49 


Phật, những nhà bác học hàng đầu của nhân loại mới hiểu, khi họ khám phá 
ra hạt quark với đặc tính lạ lùng. 


Một hạt quark đơn lẻ không tồn tại, phải 3 hạt quark hợp lại mới thành lập 
được hạt proton hoặc hạt neutron, đây là 2 thành phần của hạt nhân nguyên 
tử. Rồi các điện tử (electron) xoay quanh hạt nhân tạo thành nguyên tử vật 
chất, rồi các nguyên tử của 4 loại nguyên tố C,H,O,N tạo thành các phân tử 
hữu cơ, từ đó hình thành sinh vật và con người. Nhưng quark và electron cũng 
như tất cả mọi hạt cơ bản khác (subatomic particles) cũng chỉ là hạt ảo. Do đó 
cái vũ trụ hình thành từ hạt ảo chỉ có trong tâm tưởng chứ không phải sự thật 
khách quan ở bên ngoài. Chính vì Đức Phật hiểu bản chất trống rỗng của 
nguyên tử, Ngài mới đưa ra thuyết triết học tánh không Sunyata (Emptiness) 
của vạn vật (Trình bày cô đọng trong Bát Nhã Tâm Kinh chỉ có 260 chữ). Tại 
sao từ bản chất là không lại xuất hiện thế giới, vũ trụ, vạn vật? Đó là do trùng 
trùng duyên khởi, sự kết hợp có điều kiện mà hạt nhân đầu tiên lại không thê 
khẳng định, chăng hạn một hạt quark thì không tồn tại, nhưng 3 hạt quark hợp 
lại thì xuất hiện hạt proton hoặc hạt neutron, đề rồi từ đó hình thành nguyên 
tử và vạn vật. Đức Phật tạm đưa ra thuyết “thập nhị nhân duyên” để giải thích 
sự hình thành của vật chất và sinh vật trong đó có con người. Ngày nay với 
việc phát minh ra máy vi tính, con người đã chứng minh một cách rõ ràng 
rằng những hiện tượng ảo trên màn hình vi tính như: hình ảnh, màu sắc, âm 
thanh, chữ viết v.v... chỉ là trùng trùng duyên khởi của điện tử (electron) quy 
về hai trạng thái của dòng điện, có dòng điện chạy qua (số 1), không có dòng 
điện chạy qua (số 0), từ đó hình thành kỹ thuật sô theo hệ thống nhị phân, và 
phát triển thành công nghệ thông tin với vô số ứng dụng như hiện nay. 


Trở lại với thế giới đời thường, Đức Phật thấy răng tất cả sơn hà đại địa, nhà 
cửa lâu đài, vạn vật, con người đều chỉ là nhân duyên (sự kết hợp có điều kiện) 
của cái không (trống rỗng không là gì cả, cái hư không vô sở hữu (không phải 
là sự thật tuyệt đối). Chỉ có cái bản tâm bắt nhị, bất biến, bất sinh bất diệt, vô 
ngã (không phân biệt ta và người), vô lượng (không có số lượng), tuyệt đối ( 
vô phân biệt, không có các cặp phạm trù mâu thuẫn) mới đích thực là mình, 
tất cả chúng sinh đều có chung một tâm đó. Vì thế Ngài nói răng: tất cả chúng 
sinh đều là Phật đã thành (chứ không phải sẽ thành) bởi vì cái bản tâm đó đã 
sẵn có (trước khi vũ trụ được thành lập) chỉ cần buông bỏ cái tâm nhỏ hẹp, mê 
muội, chấp trước (không phải là mình thật) để hòa nhập vào cái tâm vô lượng 
quang, vô lượng thọ (tức A Di Đà), cái đó còn gọi là Niết Bàn, skt. nirvana 
tức là bất sinh bất diệt hay là không còn sinh diệt (diệt tận). 


50 


Những kiến giải của Đức Phật về thế giới đã được các nhà khoa học hàng đầu 
thê giới hiện nay thừa nhận. Kê sơ như sau : 


Niels Bohr (1885-1262, nhà vật lý người Đan Mạch, giải Nobel vật lý 1922) 
nói “Isolated material particles are abstractions” (Hạt vật chât cơ bản cô lập 
thì trừu tượng- tức không phải vật thật). 


Heisenberg, (1901-1976 nhà vật lý lý thuyết người Đức người phát minh ra 
nguyên lý bất định - không thê đồng thời xác định vị trí và vận tốc hay động 
lượng của một hạt, ví dụ electron) nói: “Atoms and elemenftary 
particles...form a world of potentialitles or possibilitles, rather than one of 
things or facfs...atoms are not things” (Nguyên tử và các hạt cơ bản...hình 
thành một thế giới tiềm thể hay có khả năng hiện hữu, chứ không phải một thế 
giới của vật thê hay sự vật có thật...Nguyên tử không phải là vật) 


Von Neumamn (1903-1957 nhà toán học người Mỹ gốc Hungary, có nhiều 
đóng góp cho vật lý lượng tử và khoa học máy tính) phát biểu: “Nothing would 
be real unless consciousness exiIsts, that all real things are constituents of 
conscIousness — which 1s a complete reversal of materialism” (Không có cái 
gì là thật trừ phi ý thức hiện hữu, tất cả vật thật đều cấu thành từ ý thức - điều 
này hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa duy vật). 


Eugene Wigner (1902-1995 nhà vật lý và toán học người Hungary, giải 
Nobel vật lý năm 1963) viết: “The very study of the external world led to the 
conclusion that the content of the consclousness 1s an ultimate reality. 
Particles only exist when observed, and so the reality of particles entails that 
consciousness is a findamental element of reality” (Càng nghiên cứu thế giới 
bên ngoài, càng dẫn tới kết luận rằng nội dung của ý thức là thực tại tối hậu. 
Hạt chỉ hiện hữu khi được quan sát, và như thế thực tại của hạt bắt buộc răng 
ý thức là yếu tố cơ bản của thực tại). 


Stephen Hawking (nhà toán học và vật lý người Anh, hiện mang chức danh 
Giáo sư Lucasian tức giáo sư Toán học của Đại học Cambridge, chỉ những 
nhà khoa học xuất sắc như Isaac Newton hay Paul Dirac mới có chức danh 
này) và Neil Turok (sinh năm 1958 tại Johannesburg, South Africa, Giáo sư 
Vật Lý của Đại học Princeton, Giám đốc Viện Perimeter về Vật Lý lý thuyết) 
nói: “he quantum world 1s one of virtual particles continually fluctuating 1n 
and out of exIstence, even In a vacuum, of superstrings vIibrating and twisting 
1n ten or eleven dimenslons, most of which are “rolled up” and 1nvisible, ofa 
reality in which gravitatlon, spacetime and matter are or were merged 1n one 


51 


“instanton” (Thế giới lượng tử là thế giới của các hạt ảo không ngừng dao 
động qua lại giữa hiện hữu và cả hư không, của siêu dây rung động và biến 
dạng trong 10 hoặc 11 chiều kích - phần lớn những chiều kích ấy bị cuốn lên 
và vô hình - của một thực tại trong đó lực hấp dẫn, thời không, và vật chất, 
được hoặc đã được kết hợp lại trong “sát-na hiện tiền' ). 


Thế giới lượng tử (quantum world) là thế giới nào? Đó cũng chính là thế giới 
vật chất, sinh học và tâm lý mà chúng ta đang sông chứ chăng phải thế giới 
nào khác. Vẫn đề không gian, thời gian, số lượng là không có thật, cũng được 
hiện tượng rối lượng tử chứng minh một cách rõ ràng, cụ thê và chắc chắn. 


Hiện tượng rối lượng tử (quantum entanglement) mới được khoa học chứng 
thực gần đây (thí nghiệm của Alain Aspect đầu thập niên 1980 và của Nicolas 
Gisin năm 2008) là thực nghiệm tiêu biểu xác nhận tính tương đối của không 
gian, thời gian và số lượng, tức là cả ba đại lượng trên đều không độc lập tồn 
tại. Hiện tượng rối lượng tử là hiện tượng các hạt cơ bản như photon, electron, 
proton, neufron, và kế cả nguyên tử, có thể xuất hiện đồng thời tại hai hoặc 
nhiều vị trí khác nhau, khiến người quan sắt không thể xác định chúng là một 
hạt cùng lúc ở nhiều vị trí, hay là nhiều hạt giông hệt nhau ở tại các vị trí khác 
nhau. Nhưng điều quan trọng là nếu có sự biến đổi của một hạt ở vị trí này thì 
tất cả các vị trí khác đều biến đối y hệt, tức thời, bất kế khoảng cách bao xa. 
Nicolas Gisin, nhà vật lý của Đại học Geneve phát biểu: “điều thú vị ở đây là 
tự nhiên có thể tạo ra các sự kiện cùng xuất hiện ở nhiều địa điểm”. 

Năm 2002, nhà vật lý Australia gốc Trung Quốc Ping Koy Lam cùng cộng 
sự tại Đại học Quốc gia Australia ở Canberra (ANU) đã thực hiện thành công 
thí nghiệm chuyên thông tin theo nguyên lý hoàn toàn mới dựa trên “tương 
tác ma quý” (spooky action at a distance) tức hiện tượng rối lượng tử, của các 
quang tử (photon). Đúng vào lúc một chùm laser chứa những dữ liệu thông 
tin nhất định bị huỷ tại một vị trí trong phòng thí nghiệm, thì nhóm của Lam 
đã thấy xuất hiện một chùm laser khác giống hệt như thế tại một vị trí khác 
cách vị trí ban đầu 1 mét. Mặc dù chùm sáng không hề chuyển động từ điểm 
này đến điểm kia nhưng vì hai chùm sáng giông hệt nhau nên người quan sát 
có cảm tưởng rằng, chùm sáng đã được di chuyền tức thời, từ điểm này đến 
điểm kia. 


Trong một thí nghiệm khác gần đây hơn, năm 2008, các nhà khoa học tại 
Geneve, Thụy Sĩ tạo ra những cặp photon hoặc các gói ánh sáng. Chúng được 
chia ra rồi truyền qua cáp quang được Swisscom cung cấp, đến hai trạm tại 
hai ngôi làng thuộc Thụy Sĩ cách nhau khoảng 11 dặm (18 kilômét). Các trạm 
khẳng định rằng từng cặp photon vẫn kết nối với nhau — bằng cách phân tích 


hy) 


một photon, các nhà khoa học có thể dự đoán tính chất của photon kia. Hai 
photon đã tương tác với nhau một cách tức thời. Nếu cho rằng hai photon đã 
chuyền tín hiệu cho nhau thì tín hiệu đó phải di chuyên với tốc độ không 
tưởng, gấp hàng vạn, hàng triệu lần tốc độ ánh sáng. 


Không phải chỉ có trong thế giới lượng tử, photon mới có tính chất bất định 
xứ (nonlocality) không có số lượng, không có khoảng cách, mà trong thế giới 
đời thường cũng vậy. Vật thê cũng có những tính chất đó nhưng người đời ít 
có cơ hội thây mà thôi. Ít thây nhưng không phải là không có. Năm 1979, Hầu 
Hi Quý đang đứng tại làng Loan Sơn, huyện Du tỉnh Hồ Nam, dùng tâm niệm 
lây một gói thuốc lá hiệu Đỗ Quyên Hoa tại nơi sản xuất là huyện Lạc Đô tính 
Thanh Hải, cách làng Loan Sơn 1600 km. Trong chớp mắt gói thuốc lá biến 
mất khỏi Lạc Đô và xuất hiện tại Loan Sơn, giống như điều đã xảy ra với 
photon trong thí nghiệm của Nicolas Gisin. 


Hiện tượng rối lượng tử xác định rõ ràng rằng không gian, thời gian và số 
lượng là không có thật, các đại lượng này chỉ phát sinh trong tâm thức của 
người quan sát khi có đủ điều kiện. Khoa học hiện đại hiểu rằng người quan 
sát có vai trò quan trọng trong việc hình thành các hiện tượng. Nhận thức này 
đối với giới khoa học là mới, nhưng đối với Phật giáo thì không mới vì đã 
được nói tới từ lâu trong kinh điền. Ngày nay chúng ta chăng những giải ngộ 
được không gian, thời gian, SỐ lượng là không có thật mà còn thực nghiệm 
được, nhờ vào thế giới ảo của điều khiến học (cybernetics) và Internet. Chăng 
hạn những dòng chữ này, bài viết này, có thể đến với các bạn ở bất cứ nơi nảo 
trên thế giới, bất cứ lúc nảo, không tùy thuộc vào vị trí mà bạn đang ngồi 
(nghĩa là khoảng cách không gian không có thật) miễn có đủ nhân duyên. 
Nhân duyên là bạn có một máy vi tính nỗi mạng hoặc một thiết bị cầm tay 
(laptop, netbook, smartphone, ipad hoặc máy tính bảng, có hỗ trợ wifi hoặc 
3G). Bạn hoàn toàn có thể đọc bài viết, nghe audio, xem video. Tắt cả vô ngại. 
Tuy nhiên, thực tế vẫn có thê trở ngại khi wifi hoặc 3G không đủ mạnh, hoặc 
thiết bị không hỗ trợ đầy đủ. Điều này cũng giống như chúng sinh bị vô minh, 
sở tri chướng che khuất, không diệu dụng được đầy đủ khả năng như Đức 
Phật, không phải vì khả năng kém hơn Đức Phật, chỉ vì bị quá nhiều che khuất. 


Song bởi vì đa số chúng sinh không đủ lòng tin ở tự tâm của mình là Phật, là 
giác ngộ, vì đã nhiều đời nhiều kiếp sống trong mê lầm, giống như một kẻ bân 
cùng rách rưới, lê tâm thân nghèo khổ đi ăn mày, không biết, không tin rằng 
trong người mình có một viên ngọc như ý vô cùng quý giá, muôn gì được nây, 
nên không thể đem ra dùng. Do đó Đức Phật mới bày ra tám vạn bốn ngản 
pháp môn để thích ứng với từng loại căn cơ mê muội của chúng sinh, trong 


S 


đó có pháp môn Niệm Phật còn gọi Tịnh Độ Tông, người tu cứ nệm Nam mô 
A Di Đà Phật để cầu vãng sinh về cõi giới Tây phương cực lạc của Phật A Di 
Đà, cõi giới đó không còn sinh tử luân hồi, nên chúng sinh được an tâm tu 
hành cho đến giác ngộ. Thật ra đó chỉ là một thứ Hóa Thành Dụ (một tòa thành 
ảo giả lập để dẫn dắt người tu vào tạm trú vì đường đi quá xa) chứ không phải 
cứu cánh đích thực, bởi vì ngay danh xưng A Di Đà đã cho thấy chỗ đến là 
tâm giác ngộ cùng khắp không gian thời gian, A Di Đà không phải là ai xa lạ, 
chính là bản tâm của mỗi người. 
Duy Lực Thiền - Truyền Bình 
-—-0O0--- 





Tượng Phật A-Di-Đà cao 88 m - Linh Sơn Đại Phật - Vô Tích, Trung Quốc 
KINH A-DI-ĐÀ 


A-Di-Đà=Amita=Amritabha (Sanskrrt) nghiã là Vô lượng quang 
Amrtayus (Sanskrit): Vô lượng thọ 


Trong kinh Pháp hoa, đức Phật Thích Ca cho biết rằng thuở xưa ngài cùng 
đức A-Di-Đà và 14 vị nữa là 1ó người con của một vị Thái tử, sau khi Thái tử 
nảy tu thành Phật tên là Đại Thông Trí Thắng, 16 vương tử xuất gia cả và đều 
thành Phật. Có 4 phương chính và 4 phương bảng, tất cả là § phương, mỗi 
phương có 2 vị Phật, cộng là 16 vị. 


Đức Phật A-Di-Đà trú ở phương Tây, đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ ở phương 
Đông Bắc. 


Theo A-Di-Đà đại kinh (khác với kinh A-Di-Đà mà ta vẫn tụng), vào thời đức 
Phật Thế Tự Tại Vương, có một vị quốc vương tên là Kiều Thi La đến nghe 
pháp, rồi bỏ ngôi, xuất gia làm tỳ kheo với hiệu Pháp Tạng. Một hôm tỳ kheo 
đảnh lễ Phật xin chứng minh cho ngài phát 48 lời nguyện. Phật chứng minh 


54 


và thọ ký quả Phật cho tỳ kheo. Sau tỳ kheo tu thành Phật, hiệu là A-DI-Đà, 
cõi tịnh độ (hay tịnh thổ) của ngài là cực lạc thế giới ở phương Tây. Ngài có 
hai vị phụ tá là bồ tát Quan Thế Âm ở bên trái và bồ tát Đại Thế Chí ở bên 
phải của ngài. Ngài đứng (hoặc ngôi) trên toà sen, hoa sen tượng trưng cho sự 
thanh tịnh. Ngài có tất cả 13 danh hiệu: 


Vô lượng quang Phật (hào quang trí tuệ nhiều không thể lượng được) 
Vô lượng thọ Phật (sống lâu vô cùng) 
Vô biên quang (hào quang chiếu sáng không biết tới đâu là cùng) 
Vô ngại quang Phật (hào quang chiếu sáng mọi cảnh giới, không gì 
ngắn che được) 

Vô đối quang Phật (hào quang không có cái gì có thể so sánh) 
6. Diệm Vương quang Phật (hào quang sáng chói lọi) 
X. Thanh tịnh quang Phật (hào quang hoàn toàn thanh tịnh) 
8 
9 


Di 0a 


Hoan hỉ quang Phật (hào quang làm thân tâm an lạc, vuivẻ) - 
Trí huệ quang Phật (hào quang phá tôi tăm, làm cho sáng suôt minh 


10. Bất đoạn quang Phật (hào quang chiếu sáng liên tục không dứt) 

I1.  Nan tư quang Phật (hào quang mà không aI suy xét cho cùng được, trừ 
chư Phật) 

12. Vô xưng quang Phật (hào quang không thể mô tả được, rời hết các 
tướng) 

13. Siêu nhật nguyệt quang Phật (vượt qua cả mặt trời, mặt trăng, vì ánh 
sáng cuả mặt trời và mặt trăng có thể bị ngăn che, hào quang của ngài thì 
không) 


Amitabha Sutra - Kinh A-Di-Đà, Tôi Nghe Như Vây... 


1. Thus have I heard: Once the Buddha was dwelling In the Anathapindada 
Garden of Jetavana 1n the country of ShravastI together with a large company 
of Bhikkhus oftwelve hundred and fifty members. They were all great Arhats, 
well known among people: Shariputra the elder, Mahamaudgalyayana, 
Mahakashyapa, Mahakatyayana, Mahakaushthila, Revata, Shuddhipanthaka, 
Nanda, Ananda, Rahula, GavampatIl, Pindola-Bharadvaja, Kalodaynm, 
Mahakapphina, Vakkula, Aniruddha, etc., all great Shravakas; and with many 
Bodhisattva-Mahasattvas, ManJushri, Prince of the Lord of Truth, Bodhisattva 
Alita, Bodhisattva Gandhahastin, Bodhisattva Nityodyukta, etc., all great 
Bodhisattvas; and also with a large company of innumerable devas, such as 
Shakrodevanam-[Indra, etc. 


55 


2. Then the Buddha addressed Shariputra, the elder, and said, 'Beyond a 
hundred thousand kotis of Buddha-lands westwards from here, there 1s a 
world named SukhavatI. In that world there 1s a Buddha, Amitayus by name, 
now dwelling and preaching the law. Shariputra, why 1s that country named 
Sukhavati? The living beings In that country have no paIns, but recelve 
pleasures only. Therefore, 1t 1s called Sukhavat. 


3. Again, Shariputra, In the land SukhavatIl, there are seven rows of 
balustrades, seven rows of fine nets, and seven rows of arrayed trees; they are 
all of four gems and surround and enclose the land. For this reason the land 1s 
called Sukhavat. 


4, 'Again, Shariputra, In the land Sukhavati there are lakes of the seven gems, 
in which 1s filled water with the eipght meritorious qualitles. The lake-bases 
are strewn with golden sand, and the stairs of the four sides are made of gold, 
silver, beryl, and crystal. On land there are storles and galleries adorned with 
gold, silver, beryl, crystal, white coral, red pearl and diamond. The lotus- 
flowers In the lakes, large as charlot wheels, are blue-colored with blue 
splendor, yellow-colored with yellow splendor, red-colored with red splendor, 
whIte-colored with whIte splendor, and the most exquIsIte and purely fragrant. 
Shariputra, the land SukhavatI 1s arrayed with such good qualiies and 
adornmenis. 


53. Again, SharIputra, In that Buddha-land there are heavenly musical 
Instrumen(s always played on; gold 1s spread on the ground; and six times 
every day and night 1t showers Mandarava blossoms. Usually 1n the serene 
mơming all of those who live In that land filI their plates w1th those wonderful 
blossoms, and make offering to a hundred thousand kotis of Buddhas of other 
regions; and at the time of the meal they come back to their own counfry, and 
take their meal and have a walk. SharIputra, the Sukhavati land 1s arrayed with 
such good qualitles and adornments. 


6. 'And again, SharIputra, 1n that country there are always varIlous wonderful 
birds of different colors: swan, peacock, parrot, CharI, Kalavinka and the bird 
of double-heads. SIx times every day and night all those birds sing In 
melodious tune, and that tune proclaims the Eive Virtues, the FIve powers, the 
Seven Bodhi-paths, the Eight Noble Truths, and other laws of the kind. The 
living beings In that land, having heard that singing, all invoke the Buddha, 
invoke the Dharma, and 1nvoke the Sangha. SharIputra, you should not think 
that these birds are In fact born as punishment for sin. What 1s the reason? 


56 


Because, 1n that Buddha-land there exis( not the Three Evil Realmas. 
Shariputra, 1n that Buddha-land there are not even the names of the Three EvIl 
Realms. How could there be the realms themselves! AII those birds are what 
Buddha Amitayus miraculously created with the desire to let them spread the 
voIce of the Law. SharIputra, in that Buddha-land a gentle breeze happens to 
blow, the preclous trees In rows and the begemmed nets emit a delicate 
enrapturing tune, and 1t 1s Just as 1f a hundred thousand musical Instruments 
played at the same time. Everybody who hears that music naturally conceIves 
the thought to invoke the Buddha, to Iinvoke the Dharma, and to invoke the 
Sangha. Shariputra, that Buddha-land 1s arrayed with such good qualifties and 
adornmens. 


7. SharIputra, what do you think in your mind, for what reason that Buddha 
1s called Amitabha? Shariputra, the light of that Buddha 1s boundless and 
shinng without Iimpediments all over the countrles of the ten quarters. 
Therefore he 1s called Amitabha. Again, Shariputra, the life of that Buddha 
and of his people 1s endless and boundless in Asamkhya-kalpas, so he 1s 
named Amitayus. SharIputra, since Buddha Amitayus attained Buddhahood, 
now ten Kalpas. AgaIn, Shariputra, that Buddha has numerous Shravakas or 
disciples, who are all Arhats and whose number cannot be known by ordinary 
calculation. The number of Bodhisattvas cannot be known also. Shariputra, 
that Buddha-land 1s arrayed with such good qualitles and adornments. 


8. 'Again, SharIputra, the beings born in the land Sukhavat are all 
Avinivartaniya. Among them 1s a multitude of beings bound to one birth only; 
and theIr number, being extremely large, cannot be expressed by ordinary 
calculation. Only can It be mentioned In boundless Asamkhya-kalpas. 
Shariputra, the sentient beings who hear this account ought to put up thelr 
prayer that they may be born 1nto that country; for they wIll be able to be 1n 
the same place together with those noble personages. Shariputra, by means of 
small good works or virtues no one can be born In that counfry. 


9. Shariputra, 1f there be a good man or a good woman, who, on hearing of 
Buddha Amitayus, keeps hIs name In mind with thoughts undisturbed for one 
day, two days, three days, four days, five days, six days, or seven days, that 
person, when about to die, Amitayus Buddha accompanied by his holy host 
appear before him; and Iimmediately after his death, he with his mind 
undisturbed can be born Into the Sukhavati land of Buddha Amitayus. 
Shariputra, as Ï wItness th1s benefit, Ï say these words; Every being who lIstens 


xử; 


to this preaching ought to offer up prayer with the desire to be born Into that 
COUTẨTV. 


10. Shariputra, as [ now ølorIfy the Inconceivable excellences of Amifayus 
Buddha, there are also in the Eastern quarters Buddha Akshobhya, Buddha 
MerudhvaJa, Buddha Mahameru, Buddha Meruprabhasa Buddha 
ManJughosha, and Buddhas as many as the sands of the River Ganges, each 
of whom, In hIs own country stretching out his long broad tongue that covers 
three thousand greater worlds completely, proclaims these truthful words; AlI 
you sentient beings believe 1n this Sutra, which 1s approved and protected by 
all the Buddhas, and in which are glorified the inconceivable excellences of 
Buddha Amitayus. 


11. Shariputra, in the Southern worlds there are Buddha Candrasuryapradipa, 
Buddha Yacahprabha, Buddha Maharciskandha, Buddha Merupradipa, 
Buddha Ananftavrrya, and Buddhas as many as the sands of the River Ganges, 
each of whom, 1n his own country stretching out his long broad tongue that 
covers three thousand greater worlds completely, proclaims these truthful 
words: All you sentlent beings belleve In this Sutra, which 1s approved and 
protected by all the Buddhas, and in which are glorified the Inconceivable 
excellences of Buddha Amitayus. 


12. Shariputra, In the Western worlds there are Buddha Amitayus, Buddha 
Amitalakshana, Buddha Amitadhvaja, Buddha Mahaprabha, Buddha 
Mahanirbhasa, Buddha Ratnala kshana, Buddha Shuddharashmiprabha, and 
Buddhas as many as the sands of the River Ganges, each of whom, 1n his own 
counfry stretching out his long broad tongue that covers three thousand øreater 
worlds completely, proclaims these truthful words: All you sentient beIngs 
believe 1n this Sutra, which 1s approved and protected by all the Buddhas, and 
in which are glorified the Inconceivable excellences of Buddha Amitayus. 


13. Shariputra, In the Northern worlds there are Buddha Arciskandha, Buddha 
Vaishvanaranirghosha, Buddha Dushpradharsha, Buddha Adityasambhava, 
Buddha Jaliniprabha, and Buddhas as many as the sands of the River Ganges, 
each of whom, 1n hIs own country stretching out his long broad tongue that 
covers three thousand greater worlds completely, proclaims these truthful 
words: All you sentient beings believe In this Sutra, which 1s approved and 
protected by all the Buddhas, and in which are glorified the Iinconceivable 
excellences of Buddha Amitayus. 


58 


14. Shariputra, In the Nadir worlds there are Buddha Simha, Buddha Yacas, 
Buddha Yashaprabhava, Buddha Dharma, Buddha Dharmadhvaja, Buddha 
Dharmadhara, and Buddhas as many as the sands of the River Ganges, each 
of whom, 1n his own country stretching out his long broad tongue that covers 
three thousand greater worlds completely, proclaims these truthful words: AlI 
you sentient beings believe 1n this Sutra, which 1s approved and protected by 
all the Buddhas, and in which are glorified the Iinconceivable excellences of 
Buddha Amitayus. 


15. Shariputra, 1n the Zenith words there are Buddha Brahmaghosha, Buddha 
Nakshatraraja, Buddha Gandhottama, Buddha Gandhaprabhasa, Buddha 
Maharciskandha, Buddha Ratnakusumasampushpitagatra Buddha 
SalendraraJa, Buddha Ratnotpalashn, Buddha Sarvarthadarsha, Buddha 
Sumerukalpa, and Buddhas as many as the sands of the River Ganges, each 
of whom, 1n hIs own country stretching out his long broad tongue that covers 
three thousand greater worlds completely, proclaims these truthful words: All 
you sentient beings believe 1n this Sutra, which 1s approved and protected by 
all the Buddhas, and 1n which are glorified the Inconceivable excellences of 
Buddha Amitayus. 


16. Shariputra, what do you think In your mìnd, why 1í 1s called the Sutra 
approved and protected by all the Buddhas? Shariputra, 1f there be a good man 
or a øood woman who listens to those Buddhas' invocation of the name of 
Buddha Amitayus and the name of this Sutra, that good man or woman wIll 
be protected by all the Buddhas and never faill to attain Anuttara- 
samyaksambodhI. For this reason, Shariputra, all of you should believe In my 
words and In what all the Buddhas proclaim. Shariputra, 1ƒ there are men who 
have already made, are now making, or shall make, prayer with the desire to 
be born In the land of Buddha Amitayus, they never faIl to attain Anuttara- 
samyaksambodhi, and have been born, are now being born, or shall be born 
1n that country. Therefore, SharIputra, a good man or good woman who has 
the faith ought to offer up prayers to be born 1n that land. 


17. SharIputra, as Ï am now praIsing the Iinconceivable excellences of those 
Buddhas, so all those Buddhas are magnifying the InconceiIvable excellences 
of myself, saying these words: Shakyamumi, the Buddha, has successfully 
achieved a rare thing of extreme difficulty; he has attaned Anuttara- 
samyaksambodhi In the Saha world In the evil period of Íive corruptions -- 
Corruption of Kalpa, Corruption of Belief, Corruption of Passions, Corruption 
of Living BeiIngs, and Corruption of Life; and for the sake of all the sentient 


59 


beings he 1s preaching the Law which 1s not easy to accept. SharIputra, you 
must see that In the midst of this evil world of five corruptions I have achieved 
this difficult thing of attaining Anutfara-samyaksambodhi, and for the benefit 
Of all the beings I am preaching the Law which 1s dIfficult to be accepted. Thịs 
1s how If 1s esteemed as extreme difficulty.' 


The Buddha having preached this Sutra, Shariputra and Bhikkhus, and Devas, 
men, Asuras, etc., of all the worlds, who have listened to the Buddha's 
preaching, believed and accepted with Joy, made worship, and went away. 


Amitabha sutra - kinh A-Di-Đà - Kinh A-Di-Đà tương đối ngắn, chữ 
nho là Phật thuyêt A-Di- Đà do Ngài Cưu Ma La Thập dịch ra chữ Hán, ta 
dịch là Phật nói kinh A-DI-Đà hay kinh DI-Đà. Bô cục của kinh sau đây: 


Phần mở đầu: người kê là Ngài A-Nan, thị giả của đức Phật, tại nước Xá Vệ, 
vườn ông Cấp Cô Độc, với các cây của Thái tử Kỷ Đà, người nghe là các vị 
Thanh Vân, Bồ Tát, thiện và nhân...Phần mở đầu ghi lại lời đức Phật giới thiệu 
Cực Lạc Quốc. 


Phần chính gồm có: quả y báo và quả chánh báo (chánh báo là thân tâm của 
mình do những duyên nghiệp từ các kiếp trước giúp tạo nên, y báo là những 
quả báo đi theo với chánh báo như nhà cửa, đất nước, hàng xóm...) tả cảnh 
và sinh vật trên cõi cực lạc, giải thích danh hiệu A-Di-Đà là Vô lượng quang 
và Vô lượng thọ, tiếp đến là khuyên tín, nguyện và hạnh. 


Phần kết: Phật dậy rằng kinh này khó tin "ta đã nói phép khó tin ấy (tức là 
phép niệm Phật cầu văng sinh về tịnh độ) đê cho hệt thảy thê gian nghe, như 
thê thực là việc rât khó". 


Tại sao phép ấy khó tin? Vì chỉ làm công việc đơn giản là niệm hồng danh 
đức Phật A-Di-Đà và dựa vào lời nguyện tiếp dẫn của Phật A-Di-Đà mà được 
vãng sinh về cực lạc quốc. 


Ngẫu Ích đại sư (ở núi Linh Phong nên người ta gọi là Linh Phong Đại sư, 
hiệu là Trí Húc (1599-1655), đời nhà Minh) viết: ”kinh Phật nói rằng đời mạt 
pháp, ức vạn người tu hành, ít có người tu đắc đạo”. Nay chính là đời mạt 
pháp rồi mà bỏ pháp niệm Phật này, thì còn có pháp môn nào tu học được 
nữa? 


60 


Có thể xác nhận rằng kinh A-Di-Đà toàn nói về sự việc, sau đây là một số thí 
dụ: 

` “Nước Cực lạc có 7 trùng lan can, 7 trùng mản lưới, 7 trùng hàng cây, 
bằng 4 ngọc báu”. 

° “Nước đức Phật ấy thường trỗi âm nhạc của các cõi trời”. 

` “Có đủ giống chim màu sắc lạ đẹp, như chim bạch hạc, không tước, anh 
vũ, xá ly, ca lăng tần già, ngày đêm 6 thời, hót tiếng hòa nhã diễn tả diệu 
pháp...” 

° Chúng sinh đều là các vị chứng ngôi bắt thoái, trong đó có nhiều vị nhất 
sinh bổ xứ...” 

° Cần nên phát nguyện sinh về cõi cực lạc để cùng với các bậc thượng 
thiên nhân hội họp một chốn”. 

° Thiện nam và thiện nữ nảo nghe và thụ trì kinh giáo này, cũng như nghe 
được danh hiệu chư Phật, đều được hết thảy chư Phật hộ niệm, được ngôi bất 
thoái trong đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. 


Chư Phật 6 phương: thượng, hạ, đông, tây, nam, bắc đêu nói lời thành thực 
khuyên các chúng sinh “chúng sinh cân nên tin tưởng về sự xưng tán công 
đức không thể nghĩ bàn của kinh A-Di-Đà mà hết thảy Phật đã thường hộ 
niệm”. Đức Phật dạy thêm: “Nếu có tín tâm, cần nên phát nguyện sinh sang 
nước kia (cực lạc)”. 


Lý của kinh A-Di-Đà: 2 danh hiệu của ngài dùng nhiều nhất là Vô lượng 
quang và Vô lượng thọ. Chiếu sáng khắp mọi nơi, điều này nói lên ý niệm về 
không gian. Sống lâu vô cùng, điều này nói lên ý niệm về thời gian. Khắp 
không gian, suốt thời gian, đó chính là pháp thân vậy! 


Chư Phật có 3 thân: pháp thân, báo thân và hóa thân (cứng thân=ứng hóa 
thân). 


Pháp thân là một tên đề chỉ tuyệt đối thường trụ và phố hiện. Vậy nói đến Phật 
A-Di-Đà là có ý nhắc đến pháp tánh bao trùm và thắm nhuần khắp vũ trụ, nói 
hẹp hơn, đó là chân như tức Phật tánh chung cho hết thảy chúng sinh, đây là 
tư tưởng đại thừa. Đưa ra quan niệm về chân như quá trừu tượng thì khó hiểu, 
nên phải tạm nhân cách hóa, cụ thể hóa bằng hình tượng một đức Phật, đức 
A-Di-Đà... 


Đoạn “này Xá Ly Phất, không thể chỉ có một chút nhân duyên phúc đức thiện 
căn mà sinh sang cõi nước Phật kia. Nêu có thiện nam thiện nữ nảo, nghe được 
danh hiệu Phật A-DI-Đà, thì danh hiệu ây 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, Š 


61 


ngày, 6 ngày, cho đến 7 ngày, nhất tâm không loạn thì khi thọ mệnh hết, người 
ấy sẽ được Phật A-Di-Đà cùng các thánh chúng hóa hiện ngay trước, khiến 
cho khi mất, tâm không điên đảo, liền được đưa sang cõi nước cực lạc của 
Phật A-Di-Đà. 


Ba nghiệp thân, khẩu, ý đều lành, là gốc rễ đề sinh ra quả lành. Trong 3 nghiệp 
thì ý nghiệp quan trọng hơn cả, nên mới bảo là “do cái tâm tức do lòng mình”. 
Phúc đức gồm 2 nghĩa, các việc lành và các quả lành do các việc ấy mang lại. 
Như vậy niệm Phật phải đi song song với thiện căn và phước đức (bồ thí) để 
làm nhân duyên cho sự vãng sanh... 


Về phương diện duy thức (tâm lý), niệm Phật tức là nhớ nghĩ về Phật được 
huân thành những chủng tử tốt, nghĩ đơn giản thì chủng tử tốt mạnh lên, át 
chủng tử xấu, cho nên cái nghiệp vô hình chứa trong a-lại-da vô hình sẽ là cái 
nghiệp lành lúc lâm chung. Trong tâm toản là niệm về Phật, không có niệm 
tham dục, nuối tiếc, hận thù...lẫn vào, chỉ có niệm về Phật mà thôi. Phật A- 
DIi-Đà chính là Phật tánh, mà Phật tánh ở ngay trong ta. Thế thì thành Phật rồi 
hay sao? Thiên tông nói “kiến tánh thành Phật”, kiến tánh rồi thì phải khởi tu 
mới mong thành Phật. 


Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta pháp môn niệm Phật xây dựng trên 3 điều: 
tín, nguyện và hạnh thích hợp cho mọi căn cơ. Phật tử chúng ta cân tính tân 
thực hành! 

Amnesia — chứng bệnh quên - Amnesia (from Greek meaning "without” and 
memory) 1s a deficit in memory caused by brain damage, disease, or 
psychological trauma. AmnesIa can also be caused temporarily by the use of 
Various sedafIves and hypnotic drugs. 

Amoeba — genus name (genus = class = kind = race) = 1s a type of cell or 
organism which has the ability to alter 1ts shape, prImarIly by extending and 
refracting pseudopods (Chân giả). 

Amorphous — không có hình dạng nhất định 

Amsuvaramn (Nepal) — Công chuá Bạch Ly (White Tara) 


Công chúa Văn Thành (Wen Chens) (Green Tara) 


62 


Bhrikuti Devi or Whi(e Tara - After a mystical experience, the 
victorlous Tibetan king requested the hand of Bhrikuti Devi from Nepal. 
Unlike his counterpart in BeljJing, the Nepalese king wisely acqulesced, and 
agreed to send his daughter to distant Tibet on the condition that she spread 
the Dharma from the land of Buddha's birthplace. 


A tender teenager at the time, Princess Bhrikuti Devi was escorted over the 
Himalayas by a band of soldIers and loads of priceless Jewels and Buddhist 
Images borne by a caravan elephants. The rest 1s history and the fabulous stuff 
of legend. In any case, Bhrikuti Devi no doubt earned herself the name of 
"White Tara" for which she 1s still venerated. 


Người ta cho rằng những cuộc hôn nhân quốc gia của ông vua Songtsan 
Gampo với công chúa Nepal Bhrikuti Devi và công chúa Trung Hoa Văn 
Thành đã đưa Phật giáo vào Tây Tạng, và xa hơn nữa, là mỗi quan hệ phức 
tạp của họ như những bà vợ cả vợ lẽ đã dẫn tới việc xây chùa Jokang (chùa 
Đại Chiêu) tại Lhasa. 


White Tara 


His Eminence Garchen Rinpoche has taught extensively on the benefits of 
White Tara practice. Practiced by all four maJor schools of Tibetan Buddhism, 
White Tara has been the main detty practice of many well-known Buddhist 
scholars and siddhas In both India and Tibet, foremost among whom where 
NagarJuna and Atisha. White Taraˆs special function 1s to promote long life, 
peace, prosperIty and health through her enlightened activitles, both for the 
practitloner and for others. 


She 1s seen as 1s a beautiful loving mother figure, with a body that 1s the 
brilliant white of a thousand autumn moons. She seated 1n the posture of the 
vajra (thunderbolt) above a white moon disc and an open lotus. Her aura 
ølows, as varlous colored rings framed with lotus blossoms surround her. Her 
øarments are elaborately decorated with ornaments; on her head she wears a 
sparkling crown, crested by Amitaba himself; and she 1s adorned with 
beautiful Jewelery - a long and a short necklace, as well as various gold and 
Jewel ornaments. Her right hand rests across her knee 1n the mudra of supreme 
generosIty, while her left hand holds near her heart the stem ofa uptala flower, 
which 1s blossoming near her left ear. White Tara 1s always depicted as a 
peaceful deity. 


63 


White Tara has seven eyes. She has three eyes on her face, the third eye 1n her 
forehead symbolizing her ability to see the unity of ultimate reality, while her 
two other eyes simultaneously see the relative and dualistic worlds. She has 
one eye on each palm of her hands and feet, showing that all her actions are 
øoverned by her ultmate wisdom and compassion. It 1s said that White Tara s 
seven eyes enable her to clearly ”see” all beings In all the realms of exIstence. 
Her expression 1s one of the utmost compassIon. 


She 1s the protective, helpful and comforting mother who shows limitless 
kindness, øenerosIty and protection towards those who are tossed 1n the ocean 
Of suffering, and Ifƒ we recIte her mantra and make a connection to her, we 
draw closer to developIng her enlightened qualities 1n ourselves. 


Ultimately, she 1s the very nature of the Dharmakaya — “the ultimate nature or 
essence of the enlipghtened mind, which 1s uncreated, free from the limits of 
conceptual elaboration, empty of inherent exIstence, naturally radiant, beyond 
duality and spacIous like the sky” (definition by Karma Lingpa). Her practice 
1S a means for attaining liberation. 
Œmm Tare Tuftare Ture Mama 
Ayuh-.Jana Punye-Pustn Kuru Soha 


Bạch Độ Mẫu: Tara Trắng (Anh: White Tara) (Phạn: Sitatara) (Tây Tạng: 
Drolkar) 


Thân chú bằng tiếng Phạn: 
“Om Tare Tuftare Ture Mama Ayuh Punya Jnana Pustin Kuru Svaha ” 
Phiên Âm Việt: 


Ôm, Tha Rế, Thu Tha Rễ, Thu Rê, Ma Ma, Ai Dà, Pun Dà, Nha Nà, Put 
Tìm, Khu Rù, Sô Hà 


Trì tụng Bốn Tôn Chú của Bạch Độ Mẫu: Tara Trắng này hay tăng trưởng thọ 
mạng, kéo dải tuôi thọ, trừ hết thảy chết yêu, mạng sống ngắn ngủi, cùng các 


hung tai, uông tử cực ác. 


Trên chiếc vương miện của Ngài là Phật A Di Đà 


64 


Bạch Độ Mẫu: Tara Trắng là hóa thân xuất hiện từ 2 giọt nước mắt từ bi của 
đức Quán Thế Âm. Bồ tát Quán Thế Âm với lòng bi mẫn bao la, mặc dù không 
ngơi nghỉ để giúp đỡ chúng sinh nhưng ngài vần buôn rầu vô hạn khi thấy có 
nhiều chúng sinh tiếp tục rơi vào 3 cõi thấp như: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh 
và có rất ít chúng sinh đạt được tiễn bộ trên đường giác ngộ. 


Nhằm tăng tuổi thọ, phước báu và trí tuệ, đặc biệt là dẹp những chướng ngại 
của cái chêt bât đặc kỳ tử. 


Đa La hay Đa La Bồ Tát là tên dịch âm Hán-Việt từ tiếng Phạn Tara, là tên 
của một vị nữ Bồ Tái thường gặp trong Phật giáo Táy Tạng. Tên này dịch ý 
là Độ Máu, Cứu Độ Máu là "người mẹ cứu độ chúng sinh”. 


Lịch sử: 


Ngàn năm trước, trong rừng sâu ở Ấn Độ có những nữ tu, tu luyện theo 
phương pháp bí truyền. Họ được gọi là yogini. 


Mạnh mẽ, độc lập và nghiêm khắc, những yogini đã đạt được trạng thái tâm 
không mong cấu. 


Người Tây Tạng goi họ là những nữ thần Tara. Tara còn có nghĩa là "ngôi 
sao", là ngôi Sao Bắc Đầu, là ảnh sáng soi đường cho những người bị lạc 
đường, là hiện thân của năng lượng ánh sảng. Thân Tara là người mẹ giàu 
lòng thương yêu và cũng là người bảo vệ mạnh mẽ, kiên cường, chỉnh phục 
những khó khăn. Ảnh mắt của thân sáng như ảnh chóp, thân giậm chân khiến 
đất phải rung chuyển, quỷ thần cũng phải kinh sợ. 


Theo một truyền thuyết khác, trong vô số kiếp tại một cảnh giới khác có công 
chúa tên Yeshe Drawa, nhờ sở học và trí tuệ thông mình, công chúa có niềm 
tin kiên cố nơi Ba ngôi Tam Bảo, và nhờ sự quán chiếu về tỉnh chất bắt như ý 
của cuộc sống luân hôi nên công chúa phát nguyện giải thoát khỏi tất cả mọi 
đau khổ. 


Do thiếu hiểu rằng tất cả chúng sinh đều giống như mình, mong muốn hạnh 
phúc và không muốn đau khổ nên Công chúa đã trưởng dưỡng lòng từ bi 
hướng về tất cả các loài hữu tình. “Nàng không thích lỗi sống xa hoa nơi cung 
vàng điện ngọc và phát nguyện dẫn dắt hàng chục ngàn chúng sinh trên bước 
đường giải thoát vào trước mỗi bữa ăn sáng thậm chí còn nhiều hơn nữa trước 
khi đi ngủ. Vì nhân duyên này Nàng được xưng tụng là Arya (bậc tôn quý) 


65 


Nàng có thể chứng ngộ trực tiếp bản chất của thực tại và danh xưng này biểu 
lộ các hạnh nguyện giải thoát của Nàng. 


Các vị Trưởng lão tâm linh đã khuyên Nàng nên tu tập phát nguyện để tải sinh 
trong thân hình nam giới và đạt tới giác ngộ. Tuy vậy Nàng đã phát nguyện 
thành tựu giác ngộ trong hình tướng Nữ và liên tục hóa thân trở lại trong hình 
tưởng nữ để giải thoát chúng sinh. 


Vào thời đức Đại Nhật Như Lai có vị Công chúa tên gọi là Metok Zay (Mỹ 
Hoa) siêng năng tụng kinh, làm nhiễu thiện hạnh phi thường vì lợi ích của 
chúng sinh, khi còn trẻ Nàng đã thực hiện nhiều sự cúng dường, hiến tặng lớn 
lao, thiện hạnh trì giới, bồ thí, nhân nhục,từ bỉ cao quỷ vì chúng sinh. Khi đức 
Đại Nhật như lai hỏi nàng có tâm nguyện gì? Nàng trả lời: "con sẽ lưu lại thể 
gian này đến khi mọi chúng sinh được giải thoát hoàn toàn" Đức Phật ngạc 
nhiên và vui mừng vì chưa hệ có ai phát nguyện cao quý, vô ngã và đũng cảm 
như vậy. Đáp lại sự xả thân, hạnh nguyện và hoan hỷ với tâm bồ để của Nàng, 
Đức Phật đã tự nhiên tuyên thuyết bản kinh tản tụng 21 Tara ca ngơi 21 phẩm 
tính của đức Tara. 


Nhờ bản kinh này mà công chúa Mỹ Hoa được biết như hóa thân của Thánh 
Độ mẫu Tara xuất hiện từ 2 SiOf nước mắt từ bi của đức Quán Thế Âm. Bồ tát 
Quán Thế Âm với lòng bị mắn bao la, mặc dù không ngơi nghỉ để giúp đỡ 
chúng sinh nhưng ngài vẫn buôn rấu vô hạn khi thấy có nhiêu chúng sinh tiếp 
tục rơi vào 3 cõi thấp như: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và có rất ít chúng sinh 
đạt được tiến bộ trên đường giác ngộ. 


Trong nổi tuyệt vọng vô hạn ngài đã khóc trong đau đớn và cầu nguyện rằng: 
tốt hơn hết thân thể của ngài vỡ ra từng mảnh và chết đi vì ngài không thể 
hoàn thành tâm nguyện cứu vớt chúng sinh ra khỏi đau khổ. Từ 2 gịot nước 
mắt đó xuất hiện 2 vị Độ Mẫu là Lục Độ Mẫu (Tara Xanh) và Bạch Độ Mẫu 
(Tara Trăng). 


Đức Tara nói với Ngài Quán Thế Âm rằng: ôi bậc cao quỷ, xin đừng bỏ hạnh 
nguyện cao thượng vì lợi ích chúng sinh hữu tình, tôi đã được khích lệ, ty hỷ 
bởi mọi hạnh động vô ngã của ngài, tôi thấu hiểu những gian khổ vĩ đại mà 
ngài đã trải qua. Nhưng có lẽ, nêu tôi mang hình dáng một nữ bô tát với tên 
goi Tara, xuất hiện như một cộng sự của ngài thì sẽ có thể trợ giúp cho những 
nỗ lực cao cả nhất của Ngài ". 


66 


Sau khi nghe hạnh nguyện của đức Độ mẫu, đức Quan âm lại tràn đây dũng 
khí đê tiêp tục những nô lực vì quán sinh và chính lúc đó 2 ngài được đức A 
đi đà Phát ban gia trì cho những hứa nguyện của các ngài trên con đường Bồ 
Tát. 


Lúc tuyệt vọng, thân hình đức Quán Tì hế Âm đã vỡ thành các mảnh, sau đó 
được đức A4 Di Đà găn lại thành một thân hình mới có II đâu, ngàn tay và 
ngàn mất, hình tưởng này gọi là Quan Am Tháp Nhát Diện. 


Bồn Tôn thân màu Trắng; tay Phải kiết Ân Thí Vô Úy, tay Trái cẩm Hoa, 
nhưng trên Hoa lại có Bình Trưởng Thọ, trong chứa đây Nước Cam Lộ. 
White Tara - Bạch Độ Mẫu (Tara Trắng) 


¬~- »>x*»©.- F 1. 
š 1. 9 “đị 5 VT. 7. 









zZ 


Princess Wencheng (Tibetan: Mung-chang Kungco, Chinese: Wencheng 
Gongzhu) (died 680) - was a niece of the powerful Emperor Talzong of 
Chinas Tang Dynasty, who left China 1n 640, according to records, arrIving 
the next year in Tibet to marry the thirty-seven-year-old Songtsan Gampo 
(6052-650 CE) the thirty-third king of the Yarlung Dynasty of Tibet, In a 
marriaøe Of state as part of a peace treaty along with large quantifies of gold. 
She 1s popularly known 1n TI1bet as Oyasa, or Chinese wIfe'. The princess 1s 
portrayed as a Buddhist and, along with Songtsan Gampo's Nepalese wIfe, 
Bhrikuti Devl, 1s said to have Introduced Buddhism to Tibet. The detalls 
regarding Wencheng are scarce and there 1s uncertainty among historlans as 
to whether she truly existed. 


The Chinese records mention receiving an envoy 1n 634 from Songtsan 
Gampo wherein the king requested (TIibetan sources say demanded) to marry 
a Chinese princess and was refused. In 635/636 the Tibetan kings forces 
aftacked and defeated the A zha people (Chinese: Tuyuhun), who lived around 


67 


Lake Koko Nor In present-day QinghaIi, along an Important trade route 1nto 
China. After a campaIgn against China 1n 635-636 (during which Chinese 
won) the Chinese emperor agreed (under threat of force, according to Tibetan 
histories) to marry a Chinese princess to king Songtsan Gampo as part of the 
diplomatic settlement. As a marrlage of state, the union must be considered a 
success as peace between China and Tibet prevailed for the remainder of 
Songtsan Gampo's reiøn. 


The legends say that she lost a mirror called Sun and Moon, on the actual 
Riyue Mountann that allowed her to see X1 an, and that the Daotang rIver that 
flow near this mountain 1s born of her tears. 


Myths about Songtsan Gampo and his Chinese bride Wencheng that appeared 
during the Middle Ages transformed Songtsan Gampo 1nfo a cultural hero for 
Tibetans, based on his marriages. Songtsan Gampo and Princess Wencheng 
marrled In hopes of promoting harmonious, matrimonial relationshIps 
between hIs royal family and those of his neighboring countries (China and 
Tibet), as well as to expand Tibets boundarles and Influence. It 1s widely 
believed that his state marrlages to Nepalese princess Bhrikuti and Chinese 
princess Wencheng (popularly known as Gyasa and worshiped as a goddess 
of mercy to the Tibetians) brought the sacred Image of Sakyamuni and 
Buddhism In general to Tibet, and further, that their complicated relationship 
as co-wives led to the construction of the Jokang Temple, whereupon the city 
of Lhasa. Because the storles of her matriImonial Journey are evolving and 
ever 1ncreasing, 1t 1s difficult to identify fiction from historical reality. These 
storles are Included In such medleval romances as the Mani-bka-bum, and 
historiographies such as the Rgyal-rabs Gsal-bai Me-long. In addition to the 
Chinese culture and Buddhist religion, Wencheng brought with her promIses 
Of trade agreements and safe passage on the SIlk Road route and a substantial 
amount of dowry which contained not only gold, but fine furmture, silks, 
porcelains, books, Jewelry, musical Insttuments, and medical books. 
Additionally and more 1mportantly, Wencheng arrived with new agricultural 
methods. This Included the introduction of seeds of graIns and rapeseed, other 
farming tools and advice on how to Increase Tibetan agricultural productIvIty. 
Wencheng was also credited for Introducing Tibet with other skIlls In 
metallurgy, farming, weavIng, construction, manufacture of paper and Ink as 
well as developIng the Tibetan alphabet and writing system. 


Chinese sources credit Wencheng with bringing Chinese culture to Tibet, but 
this 1s not corroborated by Tibetan sources. Tibetans believe that it was 


68 


Songtsan Gampo who promoted Tibets technical and soclal progress by 
establishing his capital at Lhasa, building the Tubo regime 1nto a powerful 
kingdom, and whose main building strateøy was purposely to seek ways fo 
Iinfroduce new cultures Into his Tibetan kingdom. 


According to Chinese sources, Wencheng was reverenced for being one of the 
diplomat brides who brought much needed positive Han Chinese culture to 
the peoples beyond theIr borders - expanding their knowledge - in whom the 
Imperial court often looked down upon as barbarIc. 


Công chúa Văn Thành (623-680) được biết đến tại Thổ Phôn như là 
Gyasa (Giáp Mộc Tát Hán công chúa). Bà là hoàng hậu thứ hai của tán phố 
(vua) Thổ Phôn thứ 33 là Songtsan Gampo (Songtsen Gampo, Tùng Tán Cán 
Bồ) từ năm 641. Công chúa là một đệ tử của Phật giáo và cùng với hoàng hậu 
thứ nhất của Songtsan Gampo là công chúa Nepal Bhrikuti Devi, được cho là 
những người đã đưa Phật giáo vào Tây Tạng. 


Bà là cháu gái của vua Đường Thái Tông, một vị hoàng để tài giỏi có công 
lao lớn trong việc xây dựng đê chê Đại Đường. 


Sử liệu Trung Hoa đề cập tới việc đón tiếp sứ đoàn của Tùng Tán Cán Bố năm 
634 trong đó vị vua này đề nghị cưới một công chúa Trung Hoa và bị cự tuyệt. 
Sứ thần trở về tâu với Songtsan Gampo là hôn ước bị cự tuyệt là do sự can 
thiệp từ Thổ Cốc Hồn của người Azha, vương quốc của những người sinh 
sống quanh hỗ Koko Nor (ngày nay trong địa phận tỉnh Thanh Hải), đọc theo 
con đường tơ lụa từ Trung Quốc. Songtsan Gampo nổi giận đem quân tấn 
công Thổ Cốc Hồn. Trong giai đoạn khoảng năm 635-636, quân đội của vua 
Thổ Phôn tấn công và đánh bại Thổ Cốc Hôn và tiến tới Tùng Châu (nay là 
Tùng Phan, A Bá, Tứ Xuyên). Theo Tư trị thông giám thì quân đội nhà Đường 
do Hầu Quân Tập và Ngưu Tiến Đạt chỉ huy đã đánh bại quân Thổ Phôn tại 
đây. Sau chiến dịch chinh phạt Thổ Phôn của Đường Thái Tông giai đoạn 
635-638 thì hoàng đề Thái Tông đã đồng ý (theo sử liệu Tây Tạng là bị ép 
buộc) gả một công chúa Trung Hoa cho Songtsan Gampo như một phần trong 
hòa ước Đường-Thổ Phôn. Là một cuộc hôn nhân quốc gia mang tính chất 
chính trị nhưng có thê coi là thành công do hòa bình giữa Trung Quốc và Thổ 
Phôn đã được duy trì cho tới hết thời kỳ trị vì của Songtsan Gampo. 


Công chúa Văn Thành ít nhiều ảnh hưởng đến lịch sử Trung Hoa những năm 
vua Đường Thái Tông trị vì, đây là giai đoạn vua Songtsan Gampo của Tây 


69 


Tạng sau khi chinh phạt hết các vùng đất lân bang và lập nên một vương triều 
Thổ Phôn, đã có dự định xâm lược Trung Nguyên. Cuối năm 640, Songtsan 
Gampo sai Msgar stong-btsan yul-srung (Cát Nhĩ Đông Tán Vực Tùng, Lộc 
Đông Tán) dẫn đầu đoàn sứ thần tới cầu hôn. Đoàn sứ thần cầu hôn đem theo 
lễ vật là 5.000 lạng vàng cùng trăm món bảo vật trân quý. Đường Thái Tông 
đã tổ chức đón tiếp sứ đoàn tại Trường An và chấp nhận gả công chúa Văn 
Thành cho Songtsan Gampo, theo lời câu hôn của vị vua này, trong khi công 
chúa mới chỉ 17 tuổi. Sự kiện này đánh dấu son cho việc bang giao chính thức 
giữa Tây Tạng và Đại Đường thời bấy giờ, bởi vì các hoàng để Trung Hoa 
thường xem việc gả công chúa sang các nước ngoại bang là một trong những 
hình thức kết thân với họ. 


Đầu năm 641, Giang Hạ quận vương kiêm thượng thư Lễ bộ Lý Đạo Tông đã 
hộ tống công chúa Văn Thành tới Thô Phôn. Songtsan Gampo từ Lhasa tới 
khu vực Bách Hải (nay là khu vực quanh các hồ như hồ Ngạc Lăng, hồ Trát 
Lăng trong tỉnh Thanh Hải) nghênh đón. Nhà Đường phong cho Songtsan 
Gampo làm phò mã đô úy, Tây Hải quận vương. Vua Đường Thái Tông còn 
trao tặng vua Thổ Phôn một bức tượng Phật Thích Ca Mẫu Ni bằng vàng ròng, 
rất nhiều của cải quý báu và 360 quyền kinh thư - kinh điển, như là của hồi 
môn của công chúa Văn Thành. Songtsan Gampo đã cho xây dựng chùa Đại 
Chiêu làm nơi đặt và thờ phụng tượng Phật Thích Ca này. 


Năm 680, công chúa Văn Thành mắc bệnh và mất tại Lhasa. Công chúa Văn 
Thành sông một cuộc đời cô độc và qua đời ở độ tuôi Š7. 


Công chúa Văn Thành luôn được người dân Trung Hoa nhắc đến với một sự 
tôn trọng và kính nề rất lớn, từng ấy tuổi mà bà phải xa quê hương, qua xứ 
Tây Tạng xa xôi mà không được một lần về thăm quê. Có thể nói Văn Thành 
chỉ khác những cô gái Trung Hoa khác là từ nhỏ bà được sống trong nhung 
lụa nhưng giống họ ở chỗ là không thê tự quyết định chuyện yêu đương tình 
cảm của mình mà phải do người khác định đoạt. 


Các truyền thuyết về Songtsan Gampo và người vợ Trung Hoa của ông, công 
chúa Văn Thành, xuất hiện trong thời kỳ Trung cô đã dựng lên một hình ảnh 
Songtsan Gampo như là một vị anh hùng dân tộc của người Tạng, dựa trên 
cuộc hôn nhân của ông. Người ta cho răng những cuộc hôn nhân quôc gia của 
ông với công chúa Nepal Bhrikuti Devi và công chúa Trung Hoa Văn Thành 
đã đưa Phật giáo vào Tây Tạng, và xa hơn nữa, là mối quan hệ phức tạp của 
họ như những bà vợ cả vợ lẽ đã dẫn tới việc xây chùa Jokang (chùa Đại Chiêu) 
tại Lhasa. 


70 


Một số nguồn sử liệu Trung Hoa cho rằng công chúa Văn Thành là người đã 
đưa văn hóa Trung Hoa tới Tây Tạng như việc Songtsan Gampo cho con cháu 
quý tộc tới Trường An học tập thi thư hay ra lệnh bãi bỏ việc dùng bùn đỏ bôi 
lên mặt v.v, nhưng các sử liệu Tây Tạng không chứng thực cho điều này. 


Chùa Changzhu (chùa Xương Châu) tại huyện Nãi Đông (địa khu Sơn Nam, 
khu tự trị Tây Tạng) cũng gắn liền với công chúa Văn Thành. Một bức tranh 
thêu (thangka) của bà được lưu giữ trong một điện thờ tại chùa này. 

Người Tây Tạng xem bà như là hóa thân của Lục Độ mẫu. 





Green Tara (Sanskrit: Syamatara; Tibetan: Sgrol-ljang) - filled with 
youthful vigor, 1s a goddess of activity. She 1s the fiercer form of Tara, but 1s 
still a savior-goddess of compasslon. She 1s the consort of AvalokIteshvara 
and considered by some to be the orIginal Tara. Like Avalokiteshvara, the 
Green Tara 1s believed to be an emanatlon of the "self-born" Buddha 
Amitabha, and an Image of Amitabha 1s sometimes depicted In Taras 
headdress. 

Green Tara 1s believed to have been Incarnated as the Nepali wife of the 
Tibetan king Srong-brtsan-sgam-po. In Buddhism, the color øgreen signIfies 
acftivity and accomplishment. Thus Amoghasiddhi, the Lord of Action, 1s also 
assocIated with the color øreen. 


Green Tara 1s Iconographically depicted In a posture of ease and readiness for 
action. While her left leg 1s folded In the contemplative posItIon, her right leg 
1S Oufstretched, ready to spring Into action. Green Taras left hand 1s In the 
refupge-granting mudra (gesture); her ripght hand makes the boon-granting 
øesture. In her hands she also holds closed blue lotuses (utpalas), which 


7] 


symbolize purity and power. She Is adorned with the rích Jewels of a 
bodhisattva. 


In Buddhist religIous practice, Green Tara's primary role 1s savioress. She Is 
believed to help her followers overcome dangers, fears and anxIeties, and she 
1s especlally worshipped for her ability to overcome the most difficult of 
situatlons. Green 'Tara 1s Intensely compasslonate and acts quIckly to help 
those who call upon her. 


Đức Tara Xanh (Lục Độ Phật Mẫu Tara) 


Tara, Ngài là một bậc giác ngộ thuộc địa thứ 12, có thể thỏa mãn mọi ước 
muốn của chúng sanh. Tara là hiện thân lòng từ bi của chư Phật ba thời, quá 
khứ, hiện tại và vị lai. Ngài là vị Thánh nữ có khả năng thực hiện và hoàn 
thành mọi hoạt động giác ngộ của chư Phật. 


NGUỎN GÓC ĐỨC TARA XANH 


Vô số kiếp, có một công chúa tên là Yeshe Dawa. Nhờ sự học và trí tuệ của 
mình, nàng có lòng tin kiên có với Ba ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng. Nàng 
thấu hiểu đời sông bất như ý của bản chất luân hôi, do vậy nàng quyết định 
giải thoát khỏi tất cả mọi đau khổ. Do thấu hiểu tất cả chúng sinh cũng giống 
như mình đều muốn hạnh phúc và không muốn đau khô nên Công chúa Yeshe 
Dawa đã trưởng dưỡng lòng từ bi và tình yêu thương hướng về mỗi chúng 
sinh. Nàng không thích lối sống xa hoa trong cung điện vàng ngọc, và đã phát 
lời nguyện dẫn dắt hướng đạo cho hàng nghìn chúng sinh trên con đường giải 
thoát mỗi ngày trước bữa ăn sáng, cho hàng nghìn chúng sinh trước bữa ăn 
trưa, và thậm chí nhiều hơn nữa trước khi đi ngủ. Vì nhân duyên này, công 
chúa được tôn xưng là Arya (Bậc tôn quý) có thể chứng ngộ trực tiếp bản chất 
của thực tại và danh xưng đó biểu lộ các hạnh nguyện giải thoát của Ngài. 
Một bậc lãnh tụ tâm linh của thời đó đã khuyên: Công chúa hãy cầu nguyện 
để tái sinh làm thân trượng phu. Nhưng công chúa Yeshe Drawa đã phát 
nguyện thành tựu giác ngộ trong thân người nữ và còn liên tục hóa thân trở lại 
trong hình tướng nữ nhân đề cứu độ hữu tình. Dù cho chúng ta là thân nam 
hay nữ thì Đức Tara là tắm gương cho chúng ta. Giống như mọi hữu tình, 
Ngài cũng là một chúng sinh bình thường, có những vấn đề căng thăng và tình 
cảm phiền não. Nhưng nhờ tu tập Phật pháp rèn luyện tâm linh nên Ngài đã 
đạt được toàn giác. 


72 


Trong một bản Kinh Lục Độ Phật Mẫu khác có kê rằng: Đức Tara được sinh 
ra từ giọt nước mắt bi mẫn của Đức Quan Âm. Nhân duyên vì Đức 
Avalokiteshvara hay Đức Quan Âm đã không ngừng cứu độ chúng sinh để 
giải thoát tất cả thoát khỏi cõi địa ngục thống khô. Sau khi hoàn thành công 
hạnh này, Ngài chỉ kịp nghỉ ngơi một chút, nhưng ngay sau đó Ngài nhận ra 
rằng trong cõi địa ngục thống khô kia thoáng chốc lại đầy tất cả những chúng 
sinh mình vừa cứu khỏi, bởi họ lại vừa tạo tác thêm những ác nghiệp cực 
trọng. 

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Đức Quan Âm đã nhỏ những giọt nước mắt 
bi mẫn vì lời nguyện cứu khổ cho những chúng sinh vô minh đó. Một trong 
những giọt nước mắt từ bi của Đức Quan Âm đã biến thành Đức Lục Độ Phật 
Mẫu Tara đề khích lệ Ngài trên con đường Bồ Tát hạnh. Khi đó, Đức Tara đã 
nói với đức Quán Thế Âm rằng: “Ôi bậc cao quý, xin đừng bỏ hạnh nguyện 
cao thượng vì lợi ích chúng sinh hữu tình, tôi đã được khích lệ, tùy hỷ bởi mọi 
hạnh động vô ngã của Ngài, tôi thấu hiểu những gian khổ vĩ đại mà Ngài đã 
trải qua. Nhưng có lẽ, nếu tôi mang hình dáng một nữ bồ tát với tên gọi Tara, 
xuất hiện như một cộng sự của ngài thì sẽ có thể trợ giúp cho những nỗ lực 
cao cả nhất của Ngài”. Và Đức Tara đã phát nguyện: “Tôi nguyện cùng Ngài 
giải thoát tất cả chúng sinh vô minh trong cõi luân hồi thống khổ mà không 
để sót một ai!” 

Đức Tara phát nguyện răng bất kỳ người nảo nghe được danh hiệu Ngài, nhìn 
thấy Ngài, niệm danh hiệu Ngài thì tất nhưng ước nguyện thế gian đều được 
sở cầu như ý, ngay cả tâm nguyện xuất thế gian cũng được viên mãn. Đức 
Tara nhìn thấy nỗi khổ của luân hồi vì mong nguyện thế gian của chúng sinh 
không được như ý, Ngài liền phát nguyện có đây đủ năng lực giúp họ viên 
mãn được mọi sở cầu thế gian, và dần giúp họ giác ngộ về chân lý tuyệt đối. 
Nếu biết thực hành nghi quỹ Tara một cách đúng đắn với Bồ Đề tâm chân thật 
vì lợi ích giác ngộ cho hết thảy khổ não chúng sinh thì tất cả những gì mà 
chúng ta mong nguyện tự lợi lợi tha đều được thành tựu. 


ĐỨC TARA LÀ HIỆN THÂN CỦA CÔNG HẠNH GIÁC NGỘ 


“Phật giáo Tây Tạng có rất nhiều Bồn tôn, nhưng Lục Độ Mẫu Tara là một 
trong những vị quán tưởng dễ dàng nhất bởi hình ảnh của Bà giống: như bất 
kỳ ai trong chúng ta. Có những vị Bồn tôn có bốn đầu, sáu tay, một số có tắm 
tay, và bạn phải quán tưởng các vị khi hành trì. Nhưng với Lục Độ mẫu Tara, 
bạn có thê quán tưởng mẹ bạn hay một người phụ nữ thân thiết nhất của bạn.” 

(Jamyang Dagmo La Sakya). Ngài Khenpo Sodargye cũng đã từng giảng răng: 
“Lục Độ Mẫu Tara là bà mẹ cứu rỗi và giải phóng hữu tình chúng sinh. Bà 
giống như người mẹ trao cho chúng ta sự ấm áp bất tận.” Vì vậy, việc quán 


73 


tưởng thực hành Bản tôn Lục Độ Mẫu Tara đem lại những thành tựu siêu việt 
là không thê nghĩ bản. 

Sắc tướng Phật mẫu của Đức Tara biểu trưng cho trí tuệ là nhân tô chính để 
loại bỏ vô minh. Sự vô minh này đã gây lầm lẫn thực tại và là gốc rễ của sự 
đau khổ. Người phụ nữ có xu hướng cảm nhận và nhận thức nhanh chóng nhờ 
vào trực giác và trí tuệ bí mật. Đức Tara biểu trưng cho phẩm hạnh này! Một 
cách không quản ngại, Ngài có khả năng giúp chúng ta phát triên những phẩm 
hạnh đó. Do vậy đức Tara được gọi là mẹ của tất cả chư Phật, vì Ngài được 
biểu trưng cho trí tuệ chứng ngộ thực tại, nên Ngài hiện thân sinh ra để đạt 
toàn giác, là tâm tự do khỏi vô minh chấp thủ, bản ngã. 


THÂN CHÚ ĐỨC TARA XANH 


Không chỉ làm mãn nguyện bất cứ mong cầu nảo của chúng sanh, mà Ngải 
còn giúp làm tan biến những nỗi sợ hãi của họ, như tám nỗi sợ lớn và mười 
sáu nỗi sợ nhỏ trong đó có nỗi sợ bị trộm cướp, sợ nước, răn, chất độc, tù đày, 
v.V..., cả mọi nỗi sợ nội tâm trên con đường tới chân lý tuyệt đối. Việc trì 
tụng thần chú mười âm của đức Lục Độ Mẫu Tara (ONM TARE TUTTARE 
TURE SVAHA) giúp cho mọi nỗi sợ hãi của họ được lắng dịu và mong cầu 
của họ được thỏa mãn. Câu tâm chú dịch nghĩa: 


“Øm”: Đại diện cho sự giác ngộ về thân, ngữ (khẩu) và ý. 

Tare”: Giải thoát khỏi luân hồi. 

“Twfare”: Giải thoát bạn khỏi tám nỗi sợ hãi xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, 
tham, sân, kiêu ngạo, ghen ghét, tham lam, nghi ngờ và tà kiến. 

“Ture”: Giải phóng khỏi khổ đau, giải thoát chúng ta khỏi các nguyên nhân 
thực sự làm rối loạn suy nghĩ, làm ta đau khổ thực sự. 

%S$oha”: Thiết lập cội gốc của con đường trong trái tim của bạn. 





74 


Nói cách khác, bằng cách nương tựa đức Lục Độ Mẫu Tara bạn nhận được 
các phước lành của Ngài trong trái tim bạn. Điều này mang đến cho bạn không 
gian để thiết lập cội gốc của con đường, được biểu thị bởi TARE TUTTARE 
TURE. trong trái tim của bạn. Bằng cách thiết lập các con đường của ba chúng 
sinh trong tim bạn, bạn tịnh hóa mọi bắt tịnh của thân, ngữ và tâm trí của bạn. 
Đây là ý nghĩa ngắn gọn của câu tâm chú. 


-=-0oO0o--- 
Amulet — bùa hộ mạng 


Anachronistic — sai năm tháng, sai niên đại, lôi thời 
Analysand - người làm về phân tâm học 


Ananda — Buddhaˆs cousin, he became Buddhas personal attendant. 
He was closer to the Buddha than anybody else and was with him 
almost all the time, he became extremely knowledgeable about 
the Buddhaˆs sermons and sayIngs, but he was not a skilled medit- 
ation, he dịd not attain Nirvana during the Buddha”s lifetime. 


Ananda - The Life of Ananda (by Barbara O'Brien) 


OÝ all the principal discIples, Ananda may have had the closest relationshIp to 
the historical Buddha. Particularly In the Buddhas later years, Ananda was 
his attendant and closest companion. Ananda also 1s remembered as the 
disciple who recited the Buddha's sermons from memory at the FIrst Buddhist 
Council, after the Buddha had died. 


What do we know about Ananda? It 1s widely agreed that Buddha and Ananda 
were Íirst cousins. Anandas father was a brother to King Suddhodana, many 
Sources say. Ít 1s thought that when the Buddha returned home to Kapilavastu 
for the first trme after his enlightenment, cousin Ananda heard him speak and 
became hs discIple. 


Beyond that, there are several conflicting storles. According to some 
traditions, the future Buddha and his disciple Ananda were born on the same 
day and were exactly the same age. Other traditions say Ananda was still a 
child, maybe seven years old, when he entered the sangha, which would have 
made him at least thirty years younger than the Buddha. Ananda survived the 


75 


Buddha and most of the other principal disciples, which suggests that the latter 
version of the story 1s more probable. 


Ananda was said to be a modest, qulet man who was completely devoted to 
the Buddha. He also was said to have a prodigIous memory; he could recIte 
every sermon of the Buddha word for word after hearing 1t only once. Ananda 
1s credited with persuading the Buddha to ordain women 1nfo the sanpha, 
according to one famous story. However, he was slower than other disciples 
to realize enlightenment and did so only after the Buddha had died. 


The Buddha's Attendant 


When the Buddha was 55 years old, he told the sangha he needed a new 
attendant. The attendants Job was a combination of servant, secrefary, and 
confidant. He took care of "chores” such as washing and mending robes so 
that the Buddha could focus on teaching. He also relayed messages and 
sometimes acted as a gatekeeper, so that the Buddha would not be mobbed by 
tOO many VISIfOrS at Once. 


Many monks spoke up and nominated themselves for the Job. 
Characteristically, Ananda remained qulet. When the Buddha asked hIs cousin 
to accept the Job, however, Ananda accepted only with conditions. He asked 
that the Buddha never g1ver him food or robes or any specIal accommodatIons, 
so that the position dịd not come with materlal gain. 


Ananda also requested the privilege of discussing his doubts with the Buddha 
whenever he had them. And he asked that the Buddha repeat any sermons to 
him that he might have to miss while carrying out his duties. The Buddha 
agreed to these conditions, and Ananda served as attendant for the remaining 
25 years of the Buddhas life. 


Ananda and the Ordination of Pajapati 
The story of the ordination of the first Buddhist nuns 1s one of the most 
confroversial sectIons of the Pali Canon. This story has Ananda pleading with 


a reluctant Buddha to ordaIn h1s stepmother and aunt, PaJapatI, and the women 
who had walked with her to become the Buddha's disciples. 


76 


The Buddha eventually asgreed that women can become enlightened as well as 
men, and could be ordained. But he also predicted that the 1nclusion of women 
would be the undoing of the sangha. 


Some modern scholars have argued that 1ƒ Ananda really was more than thirty 
years younger than the Buddha, he would still have been a child when PaJapati 
approached the Buddha for ordination. This sugøests the story was added, or 
at least re-wriften, a long time later, by someone who didnt approve of nuns. 
Still, Ananda 1s credited with advocating for the ripht of women to be 
ordained. 


The Buddha's Parinirvana 


One of the most poIgnant texts of the Pali Sutta-pitaka 1s the Maha- 
parinibbana Sutta, which describes the last days, death, and parinirvana of the 
Buddha. Again and again 1n this sutta we see the Buddha addressing Ananda, 
testing him, ø1ving him his final teachings and comfort. And as monks gather 
around him to wifnesses h1s passing 1nto Nirvana, the Buddha spoke 1n pralse 
of Ananda -- "Bhikkhus [monks], the Blessed Ones, Arahants, Eully 
Enliphtened Ones of times past also had excellent and devoted attendant 
bhikkhus [monks], such as I have in Ananda." 


Ananda's Enlightenment and the First Buddhist Council 


After the Buddha had passed, 500 enlightened monks came together to discuss 
how their masters teachings might be preserved. None of the Buddhas 
sermons had been written down. Anandas memory of the sermons was 
respected, but he had not yet realized enlightenment. Would he be allowed to 
attend? 


The Buddhas death had relieved Ananda of many duties, and he now 
dedicated himself to medifation. The evening before the Council was to begnn, 
Ananda realized enlightenment. He attended the Council and was called upon 
to recIte the Buddha's sermons. 


Over the next several months he recited, and the assembly agreed to commIt 


the sermons to memory also and preserve the teachings through oral 
recitation. Ananda came to be called “7e Keeper oƒthe Dharma Store. " 


F#i 


It 1s said Ananda lived to be more than T00 years old. In the 5th century CE, 
a Chinese pIlgrim reported finding a stupa holding Ananda s remains, lovingly 
attended by nun. His life remains a model of the path of devotion and servIce. 
(by Barbara O'Brien) 


A-Nan-Đà hay A-Nan - Mỗi khi tụng kinh, chúng ta thấy kinh bắt đầu bằng 
mấy chữ “Tôi nghe như vây”. Đó là lời nói của Ngài A-Nan, vị thị giả của đức 
Phật. Ngài A-Nan là một trong mười đại đệ tử của đức Phật, là bậc đa văn đệ 
nhất (đa văn là nghe nhiều). Trí nhớ của Ngài rất là kỳ diệu, Ngài nhớ tất cả 
các bài pháp của đức Thế tôn. 


Đại trưởng lão Ma-ha Ca-diếp được đức Thế tôn truyền y bát để nhận trách 
nhiệm làm Tổ thứ nhất của Phật giáo. Mấy tháng sau, khi đức Thế tôn tịch 
diệt thì Ngài Ma-ha Ca-diếp triệu tập Kết tập pháp để đọc tụng toàn thể các 
điều giảng dạy của đức Phật, nhằm mục đích giữ lại cho chính xác, vì khi đức 
Phật thuyết pháp thì không có ai ghi chép thành văn bản. Ngài A-Nan được 
cử tụng lại các kinh và nhờ trí nhớ siêu phàm của Ngài mà ngày nay chúng ta 
có được đầy đủ các kinh trong Tam tạng. 


Chúng ta đều nhớ rằng đức Phật Thích-Ca khi chưa xuất gia là thái tử Tất- 
Đạt-Đa, con vua Tịnh-Phạn và hoàng hậu Ma-Da. Vua Tịnh-Phạn có một 
người em ruột là vua Bạch-Phạn, vị này có hai con trai là Đề- Bà-Đạt-Đa và 
A-Nan-Đà (A-Nan). Đức Thích-Ca thành đạo khi Ngài 35 tuổi. Lúc ấy Ngài 
A-Nan mới chừng sáu, bảy tuổi, vậy có thể nói răng Ngài kém đức Phật 
khoảng 30 tuổi. Ngài bắt đầu làm thị giả cho đức Phật khi Ngài trên 20 tuôi, 
lúc ấy đức Phật đã trên 50 tuổi. 


Vài năm sau khi đức Phật thành đạo, Ngài trở về hoàng cung ở thành Ca-Tì- 
La-Vệ. Các vương tôn công tử đua nhau đi đón Ngài. Sức cảm hoá của Ngài 
rất mạnh mẻ, rất nhiều người xin xuất gia theo Ngài, trong đó có hoàng thân 
Đề-Bà-Đạt-Đa (sau này là người phản bội đức Phật mưu toan ám hại Ngài mà 
Ngài vẫn từ bi tha thứ). A-Nan, Bạt-Đề, A-Na-Luật (sau là bậc thiên nhãn đệ 
nhất)... đặc biệt có con trai duy nhất của Phật là La-Hầu-La mới có mấy tuổi 
(sau là bậc tu mật hạnh đệ nhất) và người thợ cạo của các công tử tên là Uu- 
Bà-L (sau này là bậc trì giới đệ nhất). 

Trong mười mây năm sau khi đắc đạo, đức Phật không có thị giả chính thức, 
nếu có chỉ là mây vị làm việc tạm, chưa hề chính thức đảm nhận công việc 


khó khăn ấy. Khi đức Phật tới tuổi năm mươi thì sức khỏe kém đi, đồng thời 


78 


công việc hăng ngày quá nhiêu, tân khách lại quá đông nên các đệ tử nghĩ đên 
việc kiêm một thị giả cho Ngài. 


Khi Ngài A-Nan được các trưởng lão tiếp xúc để đề cử làm thị giả cho Phật, 
thì thoạt tiên Ngài từ chối, sau vì lời thỉnh cầu khẩn khoản và lời giải thích 
thỏa đáng của các vị trưởng lão, Ngài ưng thuận nhưng xin trình trước với đức 
Phật những điều sau đây, cốt để tránh những điều dị nghị sau này cho rằng 
Ngài nhận việc vì có ý mưu cầu các lợi ích vật chất: 


- - Không mặc áo mà đức Phật ban cho, dù mới hay cũ. 

- _ Không dùng các thức ăn uống mà thí chủ dâng cúng Phật, dù là đồ thừa. 

- _ Không ngụ chung tịnh thất với đức Phật. 

- _ Không đi theo Phật đến những nơi mà thí chủ chỉ thỉnh Phật mà thôi. 

- Được đức Phật hoan hỉ cùng đi với Ngài tới nơi mà Ngài được mời. 

- _ Được quyên sắp xếp, tiến cử những vị khách muốn đến gặp đức Phật. 

- _ Được phép hỏi đức Phật mỗi khi có điều hoài nghị, 

- _ Được đức Phật hoan hỉ nói lại những bài pháp mà đức Phật đã thuyết khi 
Ngài vắng mặt. 


Đức Phật nhận những đề nghị ấy và Ngài A-Nan trở thành thị giả của đức Phật 
trong hơn hai mươi lăm năm, cho đến khi đức Phật nhập diệt. Ngài làm bổn 
phận rất cần mắn và tận tụy, với lòng tôn kính cao độ và sự săn sóc tận tâm 
đối với đức Thế-tôn. Bất cứ tài liệu nào cũng công nhận như vậy. 


Khi Ngài A-Nan gia nhập tăng đoàn thì Ngài là một hoàng tử trẻ tuổi, hình 
dung tuần tú, ăn nói khoan thai, tính tình hòa nhã, lại biết nhường nhịn. Vì lẽ 
ầy nên ai cũng qúy mến và nhiều cô thầm yêu trộm nhớ. Cũng vì thế mà nhiều 
phen Ngài bị phiền phức. Truyện kề rằng: Một thời kia, vua Ba-Tu-Nặc mở 
tiệc mời Phật thụ trai nơi cung cắm, các trưởng giả cư sĩ trong thành cũng xin 
cúng dàng trai tăng. Đức Phật sai Ngài Văn-Thù hướng dẫn các vị bồ-tát và 
a-la-hán đến nhà các trai chủ. Riêng Ngài A-Nan vắng mặt vì có lời mời riêng 
ở nơi xa. Khi về chỉ có một mình, mà không có ai cúng dường, Ngài bèn cầm 
bình bát đi khất thực. Qua nhà kia, có một cô gái tên Ma-Đăng-Gnà đã có lòng 
thương Ngài từ lâu. Mẹ cô này đã giúp con gái bằng cách xin bùa chú của tà 
đạo để mê hoặc Ngài A-Nan, đức Phật biết thị giả của mình lâm nạn, tuyên 
đọc thân chú rồi sai Ngài Văn-Thù dùng chú này mà giải thoát cho Ngài A- 
Nan đồng thời bắt cô gái Ma-Đăng-Già về tịnh xá để Ngài giáo hóa (sau cô 
này cũng ngộ đạo). Việc này là nguyên do Phật nói một kinh đại thừa hết sức 
quan trọng là kinh Thủ Lăng Nghiêm. 


1g 


Như trên đã ghi, ngài A-Nan là một vương tử trẻ và đẹp, tính tình thuần nhã 
lại hay giúp đỡ người khác cho nên được cảm tình của mọi người, nhất là phái 
nữ. Câu chuyện nàng Ma-Đăng-G"à vừa nói trên đây là một thí dụ. Khi ngài 
thuyết pháp thì trong thính chúng cũng rất đông phái nữ. Một lần kia, ngài 
theo lệnh của Phật đem bánh phát cho dân chúng mỗi người một cái; vô tình 
ngài đã phát cho một thiếu nữ hai cái bánh vì hai cái bánh đó dính vào nhau; 
do đó có lời xầm xì rằng ngài có tình ý với cô kia. Có một ni cô thương nhớ 
ngài quá mà phát bệnh, nhờ bạn đến cầu xin ngài đến thăm cô ấy trước khi 
chết. Khi đến, thấy ánh mắt cô kia không đoan trang, áo quân thiếu trang 
nghiêm, ngài bèn bỏ đi. Cô ấy hiểu Ta, hồ thẹn, y phục tề chỉnh, xin ngải quay 
lại; ngài bèn thuyết pháp cho và cô ấy đã phân đấu dứt được ái dục. Thật ra 
thì ngài hoàn toàn thắng thắn, lúc nào cũng giữ được tâm ý trong sạch. Có thê 
kết luận rằng dù nhiều người mê ngài, chạy theo bám víu ngài mà ngài vẫn an 
nhiên không vướng chút ái dục nào. Hơn nữa từ khi nhận nhiệm vụ nặng nề 
và bận rộn làm thị giả hầu Phật, sự phiền nhiễu từ phía nữ nhân giảm dân, các 
lời xì xầm cũng hết, trong tâm ngài hoàn toàn cởi mở chờ đợi những lời pháp 
vàng ngọc từ nơi kim khâu của đức Thế tôn mà thôi. Và sự tu dưỡng của ngài 
dần dần trở nên thuần thục. Tại rừng cây sa-la, trước khi đức Phật tịch diệt, 
ngài có khuyên ông A-Nan rằng: “A-Nan! Ngươi muốn xa lìa phiền não, đạt 
đến chứng ngộ, không thể bận tâm về nữ nhân. Nhất là ông, tuy bây giờ đã 
lớn tuổi rồi đó, nhưng ông không tiếp xúc với họ thì tốt hơn. Nếu bắt buộc 
phải tiếp xúc thì nên xem người già như mẹ, người lớn như chị, người nhỏ 
như em. Này A-Nan, ông phải nhớ kỹ lời ta đây!”. Ngoài những lời đó, đức 
Phật còn nói: “Ông theo làm thị giả ta rất lâu, ân cần nhẫn nại; ông đối với ta 
không hề thiếu sót, ta đem công đức ấy đền đáp cho ông. Ông nên dụng tâm 
tinh tắn tu tập, chăng bao lâu sẽ đứt đoạn phiền não, chứng thánh quả”. 


Sau khi các vương tôn công tử dòng họ Thích và ngay cả La-Hầu-La đều được 
đức Phật cho phép xuất gia, thì hoàng hậu Kiều-Đàm-Di của vua Tịnh Phạn 
(là người dì đã nuôi nắng đức Phật) mấy lần xin Phật cho phép nữ giới được 
xuất gia, nhưng Ngài không chấp thuận. Bà bèn cùng rất nhiều phụ nữ dòng 
họ Thích từ bỏ cuộc sống vương giả, nhung lụa, mặc trang phục của nhà tu, 
ba y một bát, đầu trần chân đất, vất vả tìm theo đến thành Tỳ-Xá-Ly và nhất 
định xin cho được như nguyện, nếu không sẽ liều chết tại chỗ. Ngài A-Nan 
vào trình Phật. Phật không hứa khả cho nữ giới xuất gia. Sau mây lần cầu khẩn 
của Ngài A-Nan, đức Phật đành ưng thuận cho phép bà dì mâu của mình và 
mấy trăm cô xuất ø1a làm tì-kheo-nl, và sau này Phật giáo có ni đoàn cũng là 
do nhân duyên â Ấy. Quả thật, đó chính là nhờ có sự can thiệp của Ngài A-Nan 
vậy... 


S0 


Ngài A-Nan nhiều lần bực bội với người anh ruột của ngài là Đề-Đà-Đạt-ĐÐa 
cũng là một đệ tử của Phật, nhưng theo gương nhẫn nhục của đức Phật, ngài 
cũng bỏ qua, trong lòng biết rằng anh mình chắc chắn sẽ bị quả báo. Đức Phật 
từ bi hỷ xả, đã không giận mà lại còn coI ông ta là một thiện trí thức bởi vì do 
những lần ông ta đã gây ra nhiều chuyện nên ngài mới có dịp đặt ra các giới 
luật; hơn nữa, ngài còn thọ ký cho ông ta chỉ vì trong các đời trước ông ta đã 
có nhiều công đức. 


Khi đức Phật nhập diệt, Ngài A-Nan vẫn chưa chứng quả a-la-hán. Khi Ngài 
Ma-Ha Ca-Diếp triệu tập 500 vị a-la-hán đề kết tập kinh điển tại một cái động 
lớn gần thành Vương-Xá thì nhiều vị đề nghị mời Ngài A-Nan, tuy nhiên Ngài 
chưa quyết định được chỉ vì Ngài chưa dứt hết phiền não. 


Ngài vận dụng hết năng lực, tập trung tư tưởng, buông xả tận cùng, thiền quán 
vượt bực, và tới nửa đêm thì khai ngộ chứng quả. Sáng hôm sau, Ngài 

dùng thần thông mà vào động dự họp, trước sự kinh ngạc và sự tán thán của 
chư vị la-hán. Đại hội suy cử Ngài lên tòa sư tử trùng tuyên Kinh Tạng và từ 
đó mọi người đều biết mẫy chữ: “Tôi nghe như vây...” của Ngài. 


Khi ngài trưởng lão Ma-Ha Ca-Diếp kế thừa y bát lên ngôi Tổ thứ nhất thì 
ngài đã trên 80 tuổi. Giữ nhiệm vụ trên 20 năm, vào lúc quá 100 tuổi, ngài 
trao lại nhiệm vụ cho ngài A-Nan, khi ấy cũng đã 80. Và ngài vào núi Kê Túc 
mà nhập Niết-bàn. 


Thánh tăng A-Nan điều khiển Giáo Hội cho đến khi 120 tuổi, tất cả các đệ tử 
thân cận của đức Phật bấy giờ không còn ai. Ngài nghĩ đến đức Thế Tôn, đến 
các vị trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Mục-Kiên-Liên, Ma-Ha Ca-Diếp... và tự nhủ: 
“Các vị đã nhập Niết-bàn cả, nay chỉ còn có một mình ta, như rừng cây cổ thụ 
đã bị đồn hết chỉ còn một cây, làm sao che mưa che nắng cho xuê. Đã đến lúc 
ta nhập Niết-bàn!”. Ngài trao y bát cho tôn giả Thương-Na-Hòa-Tu. 


Lúc ấy hai bên sông Hằng, hai nước Ma-Kiệt-Đà và Tỳ-Xá-Ly chuẩn bị đánh 
nhau. Ngài e rằng họ sẽ tranh nhau xá lợi. Ngài bèn đến nơi hư không giữa 
sông mà nhập hỏa quang tam muội, tắn nhập Niết-bàn, khiến tro rơi sang hai 
bên sông, để cho hai bên kình địch cùng được xá lợi, không tranh giành sử 
dụng đao kiếm. Nhờ nguyện lực của ngài, hai bên đã tránh được chiến tranh! 


Có một tác giả đã trích Tăng Chi bộ kinh để kể lại rằng đức Phật đã khen ngợi 
ngài A-Nan là “người có học vân uyên thâm, trí nhớ trung thực và bên lâu, tác 


S1 


phong cao quý và trí tuệ nhạy bén, ý chí kiên định và là người chuyên chú, 
cần mẫn đối với công việc cũng như đời sống tu tập”. 


Kết luận về cuộc đời của thánh tăng A-Nan - vị thị giả của đức Phật, cũng là 
vị Tổ thứ nhì của Phật giáo - hòa thượng Thích Tĩnh Vân đã viết: “Tôn giả A- 
Nan đã nhập diệt rỒi, công lao của ngài đối với đức Phật, sự cống hiển của 
ngài đối với Phật pháp, tư cách ôn hòa từ mẫn, khiêm tốn nhân nhượng của 
một bậc thánh, mỗi độ xuân về, lại khiến mọi người hoài niệm”. 

-=0O0--- 


Anaphylactic — antibody = kháng thể 
AnarchIsm - chủ nghiã vô chính phủ 


Anathapindika - Cấp Cô Độc - Anathapindika was a lay disciple and 
benefactor of the historical Buddha. His generosity toward the Buddha and 
his monks became the 1deal of lay support of the monastic sangha. His original 
name was Sudatta. 


To appreclate AnathapIndika's role in Buddhist history, one must understand 
the way the first BuddhIst monks lived. They took shelter 1n forests, sleepIing 
among tree roots. They had no roofs over their heads other than what nature 
provided. 


The Buddha and his disciples dịd not stay 1n any one place, except during 
rainy season. Most of the time they traveled from one village to another, 
teaching the dharma and begsing for therr food. Possibly the Buddha felt they 
should not stay 1n any one place so that they wouldn't deplete any communIty s 
food supplies. Only during the summer monsoon rains did they remaIn 1n one 
place, devoting themselves to 1ntensIve study and practice. 


Sudatta's Journey 


One day, about a year after the Buddha's enlightenment, the wealthy merchant 
Sudatta left his home 1n Savatthi (which was 1n what 1s now the state of Uttar 
Pradesh In India) and traveled to RaJagaha (the site of present-day RaJgir, In 
the state of B1har) on business. HIs married sIster lived In RaJagaha with her 
well-to-do husband, and Sudatta went to her home for a VISII. 


62 


To his surprise, the members of the household were too busy to øreet Sudatta. 
They were bustling about preparing a meal for many guests. Are you hosting 
a wedding? asked Sudatta. Is the king coming? 


But Sudattas brother-in-law replied that the meal was for a buddha, an 
enlightened one, and his monks. Sudatta was astonished, then excited. He 
became so eager to meet the Buddha that he couldnt sleep, and he didn't want 
to waIt for the dinner to meet the Buddha. 


While 1t was still nipght Sudatta left his sisters house and began to walk to 
where the Buddha was staying. According to tradition, Sudatta became afraid 
1n the dark, but his determination to keep going scaftered the darkness. 


He found the Buddha walking In meditation In the early dawn. "Come, 
Sudatta,” the Buddha said, calling him by name, although they had never met 
before. Sudatta, awestruck, threw himself at the Buddha's feet. "I hope you 
slept peacefully, Blessed One,” Sudatta said. 


"One who 1s unbound to sensual pleasure and acquisition sÏeeps at ease," the 
Buddha replied. 


The Buddha saw that Sudatta was ready to receive teachings, and so he taught 
the Four Noble Truths to Sudatta. Sudatta had an opening 1nsipht that day. 
The Buddha would call his lay disciple Anathapindika ("feeder of the orphans 
or helpless"). 


The Eirst Monastery 


The next day the Buddha and his monks dined at the home of Anathapindika's 
sIster and brother-in-law. After the dinner, Anathapindika 1nvited the Buddha 
and his monks to spend the next monsoon season 1n Savatthi. The Buddha 
accepted, adding “The Tathagatas, oh householder, take pleasure 1n solitude. " 


Arriving home 1n Savatthi, Anathapindika looked for a property approprlafte 
for the Buddha's raIny-season retreat. He found a forest glade near Savatthi 
that belonged to Prince Jeta. The price was dear -- 18 million gold coIns. And 
he was allowed to buy only as mụuch land as he could cover with his gold 
COInS. 


83 


When the coins were laid out, only a small area on the edge of the grove 
remaIned bare. Then Prince Jeta, moved by Anathapindikas devotion, 
announced that he would build an Iimposing gate tower there at his own 
eXpense. 


AnathapIndika was not done. He spent more of his wealth building a meeting 
hall, a dining hall, sleeping cells, wells, lotus ponds, and whatever else the 
monks might need during thelr solitary rains retreats. And he surrounded the 
property with a great wall. This was the very first Buddhist monastery. 


Today, readers of the sutras wIll notIce that the Buddha delivered many of hIs 
discourses "1n the Jeta Grove, in Anathapindikas Monastery." The Buddha 
dịd not live there permanently, but 1t became his customary place to stay 
during the summer rains retreafs. 


Anathapindika the Householder and Student 


Thịs 1s not the end of Anathapindika's story. Many storIes about him and his 
family are recorded In the Pali texts. HIs wIfe became a devoted follower of 
the Buddha also, and delighted In taking care of the monks who came to the 
house for alms. 


There were four children, three daughters and a son. The daughters also 
devoted themselves to the dharma. The son resisted, preferring to pursue 
wealth, but eventually he gaIned In 1nsight also and became a benefactor of 
the Buddha like his father. The monks would call him “Little Anathapindika." 


Anathapindika the elder remained a student for the rest of his life. His 
devotion to the Buddha was such that when he came to hear the Buddha speak 
he sat quietly and did not ask questlons. He did not want the Buddha to feel 
obligated to cater to him because of his patronage. 


When Anathapindika was on his deathbed he asked for the Buddha's disciples 
Sariputra and Ananda to come to him, probably because he was too modest to 
make demands of the Buddha. Sariputras words to the dying Anathapindika 
are recorded In the Anathapindikovada Sutta (Majjhima Nikaya 143), which 
include more advanced teachings, usually reserved for monks, than 
AnathapIndika had heard before. But at that poInt he had renounced all 
attachments to worldly things and was ready to hear I1. 


84 


And Anathapindika shed tears, and he said, "Venerable Sariputra, please let 
this sort of talk on the dharma be gIven to lay people clad in white. There are 
clansmen with little dust in their eyes who are wasting away through not 
hearing this teaching. There wIll be those who wIll understand 1t." HiIs last 
thought was for the enlightenment of others. And later that day, after Ananda 
and Sariputra left him, he died. 


Anathapindika - Cấp-Cô-Độc 


Tại kinh thành Xá-Vệ nước Câu-Tất-La do vua Ba-Tư-Nặc trị vì, có một vị 
thương gia tên là Tu-Đạt-Đa rất giầu có, được coi là người giầu nhất nước. 
Dinh cơ của ông thật to lớn tráng lệ, gia nhân của ông hết sức đông đảo. Một 
điểm đặc biệt nơi ông là lòng từ thiện rất rộng rãi, lúc nào ông cũng tích cực 
giúp đỡ những người nghèo đói, khổ sở, già nua, bệnh tật, cô đơn. Vì thế người 
ta gọi ông là Cấp Cô Độc (nghĩa là chu cấp cho những người cô độc) hay là 
Chân tế bần phạp (chấn tế nghĩa là giúp đỡ, bần phạp nghĩa là nghẻo túng), 
Cấp chư cô lão (cô lão nghĩa là người già cô đơn). Được người đời xưng tụng 
như thế, hăn là hạnh bố thí của ông phải cao lắm! Theo tiếng Phạn thì danh 
hiệu ấy của ông viết là Anatthapindika, trong đó anattha nghĩa là không được 
ai che chở và pindika nghĩa là dân nghèo. 


Ông Tu-Đạt-Đa có gia đình: ông có vợ và ba con gái, một con trai. Bà Tu- 
Đạt-Đa tên là Punnalakkhana (tên này có nghĩa là người phụ nữ có phúc 
tướng), bà là một người hiền lành, đối xử với gia nhân có độ lượng nên được 
kính mến. Cũng như chồng, bà là một Phật tử thuần thành, một trong các nữ 
tín đồ đầu tiên của đức Phật, và thường xuyên thành tâm hộ trì Tam Bảo. Cả 
ba cô con gái đều là người đức hạnh, thắm nhuân chánh pháp, y giáo tu hành, 
và đều đắc quả. Riêng người con trai thì hàng ngày chỉ mài miệt trong công 
việc kinh doanh và chăm lo quản trị tài sản không lồ của gia đình, ít chú tâm 
tu tập nhưng sau được cha hướng dẫn vào đường Đạo và theo được gương 
sáng của cha, trở thành một đại hộ pháp vả cũng đắc quả. 


Thời bấy giờ, khi mới thành đạo vô thượng bồ-đẻ, đức Phật Thích-Ca đến 
thành Vương Xá, kinh đô nước Ma-Kiệt-Đà do vua Tần-Bà-Sa-La trị vì. '“Vua 
Tần-Bà-Sa-La quy y Phật, cúng cảnh Trúc Viên cho Phật và ngôi Tam Bảo, 
để Phật an trụ nơi đó mà truyền bá đạo lý. Vua cất luôn nơi đó cảnh Tịnh xá 
rất trang nghiêm, có đủ nhà giảng, tăng phòng và mọi đồ vật dụng cho Giáo 
Hội. Tại Trúc Viên, Phật dạy đạo cho mấy vị đệ tử đại danh đầu tiên như các 
ngài Xá-Ly-Phất, Mục-Kiền-Liên, Ma-Ha Ca-Diếp v.v...Cảnh Trúc Viên là 


S5 


ngôi Tịnh xá trước nhất mà người ta dâng cúng cho Giáo Hội vậy” (theo Phật 
học Từ điên của Đoàn Trung Còn). 


Một ngày kia, do công việc buôn bán, ông Cấp Cô Độc đi từ thành Xá-Vệ tới 

thành Ma-Kiệt-Đà. Ông tới ngụ tại nhà một người anh rễ và cũng là một bạn 
thân. Thấy gia đình này đang bận rộn tíu tít, hình như đang lo thu xếp đón tiếp 
quốc vương hay là đón một vị thượng khách nào đó, ông ngạc nhiên. 

Hỏi rõ thì biết rằng họ đang sửa soạn cung nghinh đức Phật và chư Tăng. Thì 
ra người anh rễ của ông Cấp Cô Độc, cũng là một đại phú thương, đã quy y 
Tam Bảo và đã phát tâm cúng dường Giáo Hội một số tịnh cốc. 

Ông Cấp Cô Độc nghe nói đến Phật đang ở gần thì thao thức suốt đêm, mới 
sáng tỉnh mơ ông đã tìm đường tới Trúc Lâm tịnh xá. 


Tới nơi, trong làn sương buổi sớm, ông thấy ở đăng trước ông một người đang 
đi kinh hành. Bỗng người ấy quay lại, gọi đích tên thực của ông bằng một 
giọng rất hiền hòa. Vô cùng kinh ngạc, ông cảm thấy một sức mạnh vô hình 
kéo ông tiến lên và khi đến gần, ông vội sụp lạy, đó chính là đức Phật. Ông 
vấn an Ngài và được Ngài chúc lành. Rồi ông theo chân Ngài đi kinh hành. 
Vừa đi Ngài vừa giảng giải căn bản Pháp Bảo cho ông. Khi Ngài nhận thấy 
thiện căn của ông đã lộ rõ, tâm thức đã khai mở, Ngài bèn thuyết Tứ Diệu Đề 
cho ông. Lành thay! Ông giác ngộ, hiểu vạn pháp đúng như sự thật và tin 
tưởng sâu xa, vững chắc vào Đạo Giải Thoát, ông đắc quả tu-đà-hoàn. 


Đức Phật được anh rễ của ông Cấp Cô Độc cung thỉnh đến nhà đề cúng dàng 
trai tăng. Nhân dịp này, ông Cấp Cô Độc xin Ngài cho ông được xây cất một 
tịnh xá tại thành Xá-Vệ ở nước ông là nước Câu-Tắt-La. Ngài bảo ông rằng 
chư Phật chỉ ưng những nơi thanh tịnh. Ông hiểu ý Ngài và thưa rằng ông sẽ 
tìm một nơi an tịnh gân Xá- Vệ. 


Về đến nhà, sau khi cố găng, ông tìm được một khu rừng thưa cây gần thành 
Xá-Vệ thuộc quyên sở hữu của thái tử Kỳ Đà, con vua Ba-Tư-Nặc. Ông hỏi 
mua nhưng thái tử không có ý bán. Thấy ông khẩn khoản mãi, thái tử ra giá 
thật cao, cốt ý cho ông thoái chí. Không ngờ ông ưng thuận điều kiện trải vàng 
kín cả khoảng đất mà ông muốn mua. Thái tử phải chịu vậy. Ông Cấp Cô Độc 
bèn cho gia nhân chở vàng đến phủ kín đất nhưng chỉ vừa đủ đất để xây chùa 
mà thôi nên phải về chở thêm. 


Hết sức xúc động trước đạo tâm và hạnh bồ thí cũng đường của vị thí chủ ấy, 
thái tử Kỳ Đà bảo ngưng chở vàng và chính ông cũng phát tâm cúng dường 
vùng đất cùng cây cối còn lại. Hơn thế nữa, khi ông Cấp Cô Độc cho thợ xây 


Só 


cất chính điện, tịnh thất và giảng đường, trai đường, tăng phòng, đường kinh 
hành với mọi căn nhà phụ thuộc cùng ao sen, giêng nước v.v... thì thái tử sai 
xây cất mọi thứ ngoại vi như tường bao, công ra vào, sân cỏ, vườn cảnh với 
hoa lá màu sắc xinh tươi. Chính vì lý do này mà sách vở về sau gọi tên nơi 
này là Kỳ thụ Cấp Cô Độc Viên nghĩa là cây của thái tử Kỳ Đà, vườn của ông 
Cấp Cô Độc. Người ta cũng gọi ngăn là Kỳ Viên. 


Xong việc xây cất, ông Cấp Cô Độc cung thỉnh đức Phật tới nơi làm lễ lạc 
thành để ông dâng hiến ngôi chùa có tính cách quan trọng trong lịch sử Phật 
giáo. Đức Phật thuyết pháp độ sinh trong 45 năm, Ngài đã nhập hạ (*kiết hạ) 
19 lần ở Kỳ Viên, việc ấy cho chúng ta thấy rằng nơi này quả thật có tính cách 
thiêng liêng. 


Khi đức Phật và chư Tăng an trú tại Kỳ Viên thì ông Cấp Cô Độc cùng gia 
đình và gia nhân chăm lo về mọi phương diện. Danh từ Phật học nói gọn là tứ 
sự cúng dường, nghĩa là thức ăn, quần áo, nơi ở giường nằm và thuốc men. 
Trong thực tế, ông Cấp Cô Độc còn chú ý đến nhiêu chỉ tiết khác như săn sóc 
vườn hoa cây cảnh, cây cối lớn nhỏ, giếng nước cùng hỗ tắm v.v... Không 
những ông là một đại hộ pháp của chùa Kỳ Viên mà ông còn là đại hộ pháp 
của chư tăng không cư ngụ trong Kỳ Viên: ông thường cúng dàng trai tăng, 
có khi trong nhà ông có tới hàng ngàn vị được cung thỉnh, như thế ta biết rằng 
dinh cơ biệt thự của ông lớn đến chừng nào. 


Ban ngày thiện nam tín nữ tới lui tấp nập, tối lại chỉ còn những bóng người 
lặng lẽ kinh hành, quán tuởng dưới tàn cây u-tịch. 


Có một lần, địa phương của ông Cấp Cô Độc bị một cơn bão lụt lớn, tài sản 
của ông coi như tiêu tán: nhà cửa bị đồ nát, tiền bạc bị cuốn trôi. Dù bị đây 
vào cảnh nghèo khó, ông vẫn tận tâm cúng dàng Tăng Bảo trong phạm vi tải 
lực của mình. Nhưng do sức phù hộ của các thiên thần hay nói cách khác, do 
phúc nghiệp vĩ đại của ông, chăng bao lâu ông lại trở nên giàu có, mà giàu có 
hơn trước nữa, đề tiếp tục công việc hộ pháp của mình. 


Không phải lúc nào đức Phật cũng trụ tại Kỳ Viên vì Ngài còn phải đi hoằng 
pháp nhiều nơi khắp lưu vực sông Hằng. Những lúc ấy, ông Cấp Cô Độc 
không thể hàng ngày đến lễ bái hầu hạ Ngài được. Ông bèn xin với chư Thánh 
tăng giúp ông có cách gì để hàng ngày nhớ đến đức Phật, chiêm ngưỡng và lễ 
bái. Ngài A-Nan bạch chuyện ấy với đức Thế Tôn và được Ngài dạy rằng có 
ba hình thức là bảo tháp tức đền thờ, thánh địa tức nơi ghi dấu các di tích và 
cuối cùng là nơi lưu giữ những vật kỷ niệm. Suy nghĩ kỹ, ông Cấp Cô Độc 


S7 


chọn cách thứ ba là đem trồng một nhánh cây bồ-đề tại cổng của Kỳ Viên. 
Ngài Mục-Kiền-Liên dùng thần thông giúp ông việc này: ngài tới Khô Hạnh 
Lâm, cạnh sông Ni-Liên-Thiền, bẻ một nhánh cây bồ-đề là nơi đức Phật ngồi 
nhập định trước khi thành đạo, đem về cho ông. Ông Tu-Bồ-Đề được vua Ba- 
Tư-Nặc nhường cho cái vinh dự trồng cây bồ-đề này. Nhà vua nghĩ rằng tuy 
đất nằm trong lãnh thổ của nhà vua nhưng với việc gieo mầm Phật giáo trên 
cả nước thì rõ ràng là ông Cấp Cô Độc là người xứng đáng nhất đề nhận vinh 
dự ây. 


Khi ông Cấp Cô Độc bị bệnh nặng thì hai thánh tăng là trưởng lão Xá-Ly- 
Phất và tôn giả A-Nan đến thăm. Ngài Xá-Ly-Phất nhận thấy ông Cấp Cô Độc 
sắp lìa đời bèn thuyết pháp cho ông, đại ý khuyên ông dứt khoát buông xả sự 
dính mắc với lục căn, tách rời tâm thức ra khỏi lục trần, không cho lục thức 
duyên theo lục trần nữa. Ngài A- Nan khuyên ông giữ tâm bình thản, thanh 
tịnh. 


Khi Ngài Xá-Ly-Phất cho ông biết răng những lời thuyết pháp ấy chỉ để dành 

cho các vị xuất gia nhưng nay đem thuyết cho ông vì tâm của ông không khác 
gì tâm của một vị đại sa-môn, ông Cấp Cô Độc thỉnh cầu đức Phật và chư 
Thánh tăng ban cho hàng cư sĩ tại gia nhiều phạm hạnh được nghe các bài 
pháp nhiệm mâu như vậy. Sau đó, ông Cấp Cô Độc nhập chánh định và xả 
báo thân ngũ uẫn, giác linh của ông được lên cõi trời Đâu-Suất. 


Phật học Từ điển của Đoàn Trung Còn ghi rằng: “Trong Soạn tập bá duyên 
kinh đức Phật có thọ ký cho ông Cấp Cô Độc quả bồ-đề vô thượng, mách rằng 
trong ba a-tăng-kỳ kiếp, ông Cấp Cô Độc sẽ thành Phật hiệu là Abhayaprada 
(Cấp cho sự yên ồn)”. 


Cuốn sách nhỏ nhan đề Sự tích Tu-Đà Cấp Cô Độc của Hellmut Hecker, do 
Nguyễn Điều dịch, cho biết rằng: “Điều đáng tưởng niệm và ngưỡng nộ vị cô 
đại ân nhân Phật giáo ở đây là sau khi gia nhập Thiên chúng, “ông” là vị thiên 
thần hộ trì Tam Bảo nhiệt thành nhất. Theo kinh sách kể lại thì chùa Kỳ Viên, 
sau lễ hỏa táng Tu-Đà, có nhiều đêm được Thiên chúng viếng thăm. Hào 
quang sáng rực. Vị dẫn đầu chư Thiên thần ấy dĩ nhiên là giác linh có cư sĩ 
Tu-Đà Cấp Cô Độc”. 


Sách ấy còn cho biết: “Trong mười tám bài pháp nói đến Tu-Đà Cấp Cô Độc 
ghi trong Tạng kinh, có mười bốn bài do đức Phật tùy cơ duyên tự nói ra, một 
bài Phật thuyết do Tu-Đà đặt câu hỏi, một bài khác Phật giảng sau khi nghe 
Tu-Đà thuật chuyện đã đối thoại với những đạo sĩ Bà-la-môn giáo. Và sau 


S8 


cùng là hai bài pháp do tôn giả A-Nan và trưởng lão Xá-Ly-Phất đến bên 
giường bệnh của Tu-Đà để nhắc nhở. Mười tám bài pháp này chứng tỏ rằng 
trong kho tàng Phật giáo, hăn đã có một phần quan trọng dành riêng cho người 
cư sĩ hay Phật tử tại gia, khi họ muốn đạt đến thánh quả mà không cần sống 
trong Giáo Hội!” 


*Kiết hạ là an cư trong ba tháng mưa, từ rằm tháng 6 đến 16 tháng 9. Trong 
45 năm, đức Phật kiệt hạ tại Kỳ-Viên 19 mùa. 


Anathema - lời nguyền rủa, người bị ghét cay ghét đăng 


Anatman — “no-self”, anatman refers to an Important Buddhist teaching 
(SKT)  according to which any notIon of an eternal princIple that 1s 
thought to constitute the real self of our exIstence 1s reJected. 


It 1s one of central teachings of Buddhism; It says that no self 
exIsfs 1n the sense of a permanent, eternal, integral (toàn bộ) 
and Iindependent substance within an Individual existence. Thus 
the ego in Buddhism 1s no more than a transItory (nhất thời) and 
changeable emprrical (do kinh nghiệm) personality put together 
from the five aggregates (ngũ uân). 


The meaning of non-self 1snˆt that nothing exIsts, or that what you perceIve 
with your senses I1snt real. Conditions come together, resulting 1m the 
phenomena we experlence. These phenomena exist — they Just don”t exIst 
independently of the conditions that caused them. 


Vô Ngã — Trong Phật học, một lý thuyết quan trọng nhất là jý duyên khởi hay 
duyên sinh. Lý này xác nhận rằng bất cứ cái gì cũng phải do nhiều thứ hợp 
lại mà thành, chứ không phải tự nó có. Nói theo chữ nhà Phật thì mọi pháp 
trên thế gian này đều do các đuyên hợp lại với nhau mà thành. Tóm lại mọi 
pháp không tự có mà đều do duyên sinh. 


Khi đã nhận rằng cái gì cũng do duyên sinh tức là cái gì cũng phải tùy thuộc 
vào cái khác mà thành thì người ta nói thêm rằng cái đó không có tự thể, không 
có tự tính, không có cái gì là chính nó cả. Vì thế mới có chữ vô ngã. Vậy vô 
ngã là chắng có tự thể, tự tính mà phải phụ thuộc vào cái khác. 


69 


Thuyết Duyên Khởi - Quan trọng trong Phật Giáo “mọi sự vật, mọi hiện 
tượng trên thê giới và xã hội đêu hình thành và phát biêu do những điêu kiện 
nhât định mà Phật Giáo gọi là NHAN DUYEN”. 


Theo thuyết Duyên Khởi: giải thích sự tương quan, tương liên của tất cả mọi 
hiện tượng tâm lý và vật lý. 

: Mọi hiện tượng đều không có bản thể độc lập (vô ngã). 

- Chỉ là tống hợp cuả nhiều yếu tổ (nhân duyên). 

- Tương quan, tương liên với nhau, luôn luôn biến động (vô thường). 

- Từ trạng thái này sang trạng thái khác. 


Tóm tắt nội dung: 

` Cái này có thì cái kia có 

` Cái này sinh thì cái kia sinh 

` Cái này không thì cái kia không 
° Cái này diệt thì cái kia diệt 


Duyên Khởi và Vô Ngã 
Duyên khởi là gì? Thế Tôn định nghĩa: 


"Do vô mình, có hành sinh; do hành, có thức sinh; do thức, có danh sắc 
sinh; do danh sắc, có lục nhập sinh; do lục nhập, có xúc sinh; do xúc, có 
thọ sinh; do thọ, có di sinh; do ái, có thủ sinh; do thủ, có hữu sinh; do hữu, 
có sinh sinh; do sinh, có lão tử, sâu, bi, khổ, ưu, não sinh, hay toàn bộ khổ 
uấn sinh. Đây gọi là Duyên khởi (hay Duyên sinh). " (Tương Ưng Bộ Kinh 
IH, tr. 1-2). 


"Do đoạn diệt tham ái, vô mình một cách hoàn toàn, hành diệt; do hành 
diệt nên thức diệt;... lão tử, sâu, bị, khô, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ 
khô uân đoạn diệt. Này các T)-kheo, như vậy là đoạn diệt. ” 


Khi mười hai nhân duyên sinh khởi thì đồng nghĩa với toàn bộ khổ uân khởi. 
Khi mười hai nhân duyên diệt hay gọi là mười hai nhân duyên đoạn diệt thì 


đông nghĩa với toàn bộ khô uân đoạn diệt. Tât cả đó gọi là Duyên khởi, là sự 
thật về sự có mặt của các pháp, đã được Thê Tôn xác nhận: 


“Pháp Duyên khởi â ấy, dù có Nhự Lai xuất hiện hay không xuất hiện, an 
trú là giới tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy. Như Lai hoàn 


90 


toàn chứng ngộ, chứng đạt định lý á ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, chứng 
đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, khai triển, khai thị, phân biệt, mình 
hiển, mình thị. ” 


Ngài dạy: 


“Duyên vô mình, này các Tỳ-kheo, có các hành, v.v... Như vậy, này các T}- 
kheo, ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bắt dị như tánh, y duyên tánh 
ấy. Này các T)-kheo, đây gọi là Duyên khởi. " 
Về bốn danh từ nói về lý Duyên khởi ở trên, được tập sớ giải thích như sau: 
lý Duyên sinh này trú như vậy, không có một sanh, già, chết, v.v... nào không 
có duyên sinh (paccaya). Do duyên nên có các pháp khởi lên, tồn tại, do vậy 
nên gọi là Pháp trú tánh ấy (Dhammatthitata). Các duyên ra lệnh hay an trú 
các pháp, do vậy được gọi là pháp quyết định tánh. Các duyên của sanh già 
v... là các duyên đặc biệt gọi là y duyên tánh. Thế nào là duyên sinh pháp 
(hay pháp do duyên sinh)? 


- "Gọi là duyên sinh pháp là các pháp được tác thành, hữu vi, biến hoại, tan 
rã, đoạn diệt, vô thường.” 


Trong Kinh Phật Tự Thuyết (Tiểu Bộ I, tr. 291), nguyên lý Duyên khởi đã 
được Thê Tôn tóm tắt: 


-- Do cái này có mặt nên cái kia có mặt. 

-- Do cái này không có mặt nên cái kia không có mặt. 
-- Do cái này sinh nên cái kia sinh. 

-- Do cái này diệt nên cái kia diệt. 


Trong kinh Đại Duyên (Trường Bộ II), khi Tôn giả A-nan ca ngợi giáo lý 
Duyên khởi thâm thúy, thì Thế Tôn lại nhẫn mạnh hơn: "Này Ananda, chính 
vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp Duyên khởi này mà chúng sanh 
hiện tại bị rối loạn như một tổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ 
munja và lau sậy babaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sinh 
tử." (tr. 56) 

Đề hiểu rõ Duyên khởi hơn, chúng ta cần đi vào ý nghĩa của từng chi phần 
trong mười hai duyên, và đi vào một số vẫn đề được đặt ra với Duyên khởi. 


~- Lão, tử (Jaramarana): “Cái gì thuộc các loài chúng sinh bị già, yếu, suy 
nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ lớn, các căn chín môi thì gọi 


9] 


là già. Cái gì thuộc các loài chúng sinh bị từ bỏ, hủy hoại, tiêu mắt, các uẫn 
tàn lụn, thân thê vứt bỏ, tử vong thì gọi là chết. ” 
-- Sinh (Jati): "Cái gì thuộc các loài chúng sinh bị sanh, xuất sinh, giáng 


sinh, đản sinh, xuất hiện các uẫn, thành tựu các xứ thì gọi là sinh. " (Tương 
Ung II tr. 3). 


-- Hữu (Bhava): "Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, gọi là hữu.” (Tương 
Ung II, tr. 3). 


-- Thủ (Upadana): "Có bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận 
thủ. " 


-- Ái (Tanha): “Sắc di, thanh di, hương ái, vì ái, xúc ái, pháp ái; hay dục 
ái, sắc đi và võ sặc đi. ” 


-- Thọ (Venada): “Có sảu thọ, thọ do nhãn xúc sinh, ... và thọ do ý xúc 
sinh.” 


-- Xúc (Phassa): "Có sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân 
xúc và ý xúc. " 


-- Sáu xứ (chabbithanad): "Gốm sáu nội xứ (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý 
căn) và sảu ngoại xứ (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp). " 


-- Danh sắc (Nama-rupa): "Danh gồm xúc, tác ý, thọ, tưởng và tứ đại (có 
nơi trình bày Danh gôm có thọ, tướng, hành và thức uân). Sắc là tứ đại và 
các pháp do tứ đại sanh. " 


-- Thức (Vinananad): “Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức 
và ý thức. "" 


-- Hành (Sankhara): "Gồm có thân hành, khẩu hành và ý hành. " 


-- Vô mình (Avija): "Không hiểu rõ Tứ để gọi là vô minh (Tương Ung II, 
tr. 4). Có thể phát biểu cách khác rằng, không hiểu Duyên khởi, vô ngã là 
VÔ mình. " 


Khi Thế Tôn giảng về Duyên khởi, Tôn giả Moliya Phagguna hỏi, "Bạch Thế 
Tôn, ai cảm xúc? Ai thọ? Ai khát ái? Ai châp thủ?" (Tương Ung II, tr. 15-16). 


` BÀ 


Thế Tôn dạy: ”hư Lai chỉ dạy xúc, thọ, ái, thủ..., chớ không dạy người 
nào xúc, thọ..., nên các câu hỏi đó không phù hợp với định lý Duyên khởi. 
Câu hỏi phù hợp lý Duyên khởi phải là: Do duyên gì xúc sinh, thọ sinh? 
v.v... (Tương Ung ]I, tr. 16). 


(Thích Chơn Thiện Trích "Phật Học Khái Luận") 
-=0Ö0--- 


Ancillary - phụ thuộc, lệ thuộc 


Androgynous — mixed genders = lưỡng tính (vừa nam vừa nữ - như linh hồn, 
do đó khi đâu thai có thê đàn ông hay đàn bà) 


Anecdote — giai thoại, chuyện vặt 
Anguish - nỗi đau đớn, nỗi thống khổ 


Angulimala: A Story of the Power of Compassion 
(As told by Ven. Walpola PIyananda Thera 1n Love in Buddhism) 


There was once the son of a Brahmin (the highest “prlestly” caste 1n India) In 
the court of King Pasenadi of Kosala, whose name was Ahimsaka. He was 
sent to Taxila for his studies. Ahimsaka was Infelligent and obedIent to hIs 
teacher; therefore he was liked by both the teacher and his wife. This made 
the other pupIls Jealous of him. So they went to the teacher and falsely accused 
Ahimsaka of having an Immoral relatlonship with the teacher”s wIfe. At first, 
he did not belleve them, but after hearing 1t a number of times, he thoupht 1t 
was true and vowed to have revenge on Ahimsaka. He thoupght that to kill him 
would reflect badly on him. His rage prompted him to suggest the unthinkable 
to the young and Iinnocent Ahimsaka. He told his pupIl to ki a thousand 
human beings and to bring the ripght thumb of each as payment for teaching 
him. Of course the youngster would not even think of such a thing, so he was 
banished from the teacher”s house and returned to hIs parents. 


When his father learned why Ahimsaka had been expelled, he became furious 
with hIs son, and would hear no reason. On that very day, with the raIn pouring 
down, he ordered Ahimsaka to leave the house. Ahimsaka went to his mother 
and asked her advice, but she could not øo agaInst the wIll of her husband. 
Next Ahimsaka went to the house of his betrothed (in accord with the ancIent 
custom 1n India calling for betrothal of children long before their actual 


93 


marriage), but when the family learned why Ahimsaka had been turned out of 
school, they drove him off. The shame, anger, fear, and despaIr of Ahimsaka 
drove him out of his mind. His suffering mìnd could only recollect the 
teacher”s order: to collect 1,000 human thumbs. And so he started killing, and 
as he killed, the thumbs he collected were hung on a tree, but as they were 
destroyed by crows and vultures, he later wore a garland of the fingers to keep 
track of the number. 


Because of this he came to be known as Angulimala (finger garland) and 
became the terror of the countryside. The king himself heard about the 
exploits of Angulimala, and he decided to capture him. When Mantani, 
Ahimsaka”s mother, heard about the king”s intention, she went to the forest In 
a desperate bid to save her son. By this time, the chaIn around the neck of 
Angulimala had 999 fingers In 1t, Just one finger short of 1,000. 


The Buddha learned of the mother”s attempt to dissuade her son from, and 
reflected that 1f he did not intervene, Angulimala, who was on the lookout for 
the last person to make up the 1,000, would see his mother and might kill her. 
In that case, he would have to suffer an even longer period for his evil kamma. 
Out of compassion, the Buddha left for the forest. 


Angulimala, after many sleepless days and nights, was very tired and near 
exhaustion. At the same time, he was very anxIous fo KIll the last person to 
make up his full quota of 1,000 and so complete his task. He made up hIs mind 
to kilI the first person he met. As he looked down from hIs mountaIn perch, 
he saw a woman on the road below. He wanted to fulfiI his vow to complete 
the 1,000 thumbs, but as he approached, he saw 1t was his mother. At the same 
time, the Buddha was approaching, and Angulimala had Just enough presence 
of mind to decide to kill the wandering monk 1nstead of his mother. He set out 
after the Blessed One with his kmife raised. But the Buddha kept moving ahead 
of him. Angulimala Just could not catch up wIth him. Finally, he cried out, ”O 
Bhikkhu, stop, stop!" And the Enlightened One replied, "I have stopped. Ït 1s 
you who have not stopped.” Angulimala did not catch the signifIcance of these 
words, so he asked, ”O bhikkhu! Why do you say that you have stopped while 
Ihave not?” 


The Buddha replied, "1 say that I have stopped because I have ø1ven up killing 
all beings. I have ø1ven up ill-treating all beings, and have established myself 
1n universal love, patlence, and knowledge through reflection. But you have 
not gø1ven up killing or 1l treating others and you are not yet established In 


94 


universal love and patience. Hence, you are the one who has not stopped." Ôn 
hearing these words Angulimala was recalled to reality, and thought, these are 
the words of a wise man. This monk 1s so very wise and so very brave that he 
must be the leader of the monks. Indeed, he must be the Enlightened One 
himself! He must have come here specially to make me see the light. So 
thinking, he threw away his weapons and asked the Blessed One to admit to 
the Order of the bhikkhus, which the Buddha did. 


When the king and his men came to capture Angulimala, they found him at 
the monastery of the Buddha. Finding that Angulimala had given up hIs evil 
ways and become a bhikkhu, the king and his men agreed to leave him alone. 
During his stay at the monastery, Angulimala ardently practiced meditation. 


Angulimala had no peace of mind because even 1n his solitary meditation he 
used to recall memorles of his past and the pathetic crles of his unfortunate 
victims. As a result of his evil kamma, while seeking alms 1n the streets he 
would become a target of stray stones and sticks and he would return to the 
Jetavana monastery with broken head and blood flowing, cut and bruised, to 
be reminded by the Buddha: "My son Angulimala. You have done away with 
evil. Have patlence. This 1s the effect of the evil deeds you have committed In 
the existence. Your evil kamma would have made you suffer through 
innumerable exIstences had Ï not met you.” 


One morning while goIing on an almsround 1n Savatthi, Angulimala heard 
someone crying out in pain. When he came to know that a pregnant lady was 
having labor paIns and facIng difficulty to deliver the chil1d, he reflected, all 
worldly beings are subJect to suffering. Moved by compassion, he reported 
the suffering of this poor woman to the Buddha who advised hìm to recIte the 
following words of truth, which later came to be known as Angulimala Paritta. 
Going to the presence of the suffering woman, he saf on a seat separated from 
her by a screen, and uttered these words: 


SIster, since the day I became an arahat 
I have not conscIously destroyed 

The life of any living beIngs. 

By this truth, may you be well 

And may your unborn child be well. 


Instantly the woman delivered her child with ease. Both the mother and child 
were well and healthy. Even today many resort to this paritta. 


95 


Angulimala liked living 1n solitude and In seclusion. Later he passed away 
peacefully. As an arahant, he attained parinibbana. 


Other bhikkhus asked the Buddha where Angulimala was reborn, and when 
the Blessed One replied, my son Angulimala has attained parinibbana, they 
could hardly believe 1t. So they asked whether 1t was possIble that such a man 
who had 1n fact killed so many people could have attained parinibbana. To 
this question, the Buddha replied, "Bhikkhus, Angulimala had done much evil 
because he dịd not have good friends. But later, he found good friends and 
with theIr help and good advice he became steadfast and mindful 1n practicing 
the dhamma and medhitation. Thus, his evil deeds have been overwhelmed by 
øood kamma and his mind has been completely rid of all defilements." 


The Buddha said of Angulimala: 


"Whose evil deed 1s obscured by good, 
he illumines this world like the 
moon freed from a cloud.” 


The power of love and compassIon are stronger than any ev1l, and are absolute 
conditions for awakening. 


Angulimala — “Ngón tay tròng cỗ” tức Ngài Vô Não 


Tại Savatthi (Xá-Vệ) trong một hạ, Đức Phật có tế độ một tên sát nhân, cuồng 
tín theo tà giáo, đã gây kinh khủng cho dân xứ Kosala. Kẻ sát nhân ấy tên 
Angulimala (Ngón tay tròng-cổ), con của một vị Đại thần tại Savatthi. Chàng 
được gởi đến thọ giáo với một vị Đạo sĩ danh tiếng. Rất thông mình, văn hay 
võ giỏi, chàng được thầy yêu mến, trọng đãi hơn các bạn học. Bọn này sanh 
lòng ganh tỊ, bao phen lập kế, mét thót với thầy răng Angulimala â âm mưu 
phản thầy. Ông đạo sĩ không tin nhưng ba lượt thúc giục phải xua đuôi 
Angulimala ra khỏi nhà, để tránh tai hại về sau. Nghe theo lời nịnh bợ bắt 
chính, ông thầy lập kế đưa Angulimala vào chốn lao tù, mới kêu bảo 
rằng:"Này CON, thầy thấy con võ nghệ tỉnh thông, thầy muốn truyền cho con 
một phép mâu nhiệm để sau này con nhờ lầy đó mà lập thân; nhưng trước khi 
truyền phép huyền bí cho con, con phải giết cho đủ một ngàn người, cắt lấy 
ngón tay, xỏ làm một xâu tràng hoa đem về đây". Angulimala tuy thông minh 
nhưng tham vọng rất nhiều, không suy nghĩ, phần ÿ lại tài nghệ xuất chúng, 


9ó 


liền từ giã thầy đi tìm giết cho đủ 1000 người. Ai đi vào rừng cùng, đi lẻ loi 
nơi văng vẻ đều bị Angulimala giêt chêt và cắt ngón tay xỏ xâu đeo lên cô. 


Tiếng đồn dân chúng kinh sợ. Vua Pasenadi (Ba-Tư-Nặc) định đem binh đi 
bắt tên sát nhân về trị tội. Lúc ấy Angulimala đã giết được 999 người, cảng 
giết cảng hăng máu không gớm tay, mong mau có đủ số, để sớm trở về cho 
thầy truyền đạo. Cùng lúc ấy bà mẹ của Angulimala dò hỏi tin tức, biết tên sát 
nhân là con của bà. Bà liền vào rừng tìm Angulimala để khuyên giải và báo 
tin cho con bà hay răng đức Vua sắp gọi binh đến bắt chàng. Thấy mẹ 
Angulimala bị tội ác ám ảnh, định giết mẹ cho đủ 1000 người. Bà mẹ kinh 
hồn chạy trở lại, liền khi ấy đức Phật hiện ra chậm rãi đi trước mặt, chận 
đường Angulimala, để cho bà mẹ chàng thoát thân. Tên sát nhân liền đổi ý, 
định giết ông Sa-Môn, nỗ lực chạy đến gần đề hạ thủ. Đức Phật mang bát từ 
từ bước trở ra, tên sát nhân chạy theo sau như tên bay, trên cả ba do tuần, mà 
không theo kịp. 


Tức mình, Angulimala kêu: 

"Kìa ông Sa-Môn, sao ông không dừng chân lại?" Đức Phật ngoái lại mĩm 
cười đáp: 

"Này Angulimala, Như-Lai đã dừng bước đã từ lâu rồi, chỉ có ngươi chưa chịu 


dừng bước đó thôi". 


Angulimala hỏi lại:"Ông nói ông đã dừng bước, sao tôi chạy theo ông không 
kịp. Ong là người nói đôi". Đức Phật đáp: 


"Như-Lai đã dừng bước trên con đường tội lỗi. Như-Lai đã bỏ hết gươm giáo 
từ lâu rồi”. 


Nghe được có bấy nhiêu lời Angulimala chợt tỉnh cơn lầm lạc, hối ngộ ăn năn, 
liệng cả gươm dao, quỳ lạy đức Phật, xin ra tay tê độ. 


Đức Phật liền vỗ về an ủi giải thích cho Angulimala biết rằng: "Tiên kiếp 
ngươi đã dày công tu hành và có duyên lành gặp chánh pháp, nếu Như Lại 
không đến cứu ngươi thì ngươi đã phạm tội giết mẹ. Với cái ngỗ nghịch đại 
tội ấy, ngươi phải sa vào vô gián địa ngục, biết đời kiếp nào chuộc cho xong". 
Đức Phật dắt Angulimala về Tịnh xá Cắp-Cô-Độc cho xuất gia làm tỳ-kheo. 


j7 


Vua PasenadI trước khi gởi binh nã tróc tên sát nhân vào thành tôn ý của đức 
Phật, vì Ngài biết đủ mọi việc quá khứ vị lai. Hơn nữa, tiếng đồn Angulimala 
là một võ tướng vô địch, binh sĩ nghe tiếng chàng đều khiếp sợ nên đức Vua 
không muốn mạo hiểm, sợ phải hao binh tôn tướng nhiều. Đức Phật biết trước 
nên khi vua Pasenadi vào đến nơi đức Phật hỏi:" Tâu Đại Vương, tên sát nhân 
đã gây tội tày trời, đối với luật nước Đại Vương sẽ trừng trị để làm gương. 
Nhưng khi kẻ ấy biết ăn năn hối lỗi, hồi đầu hướng thiện, xin vào đây xuất gia 
tu hành, như các ông Tỳ-Kheo của Như-Lai đây, thì Đại Vương sẽ đối xử với 
kẻ ấy như thế nào?" 


"Bạch đức Thế-Tôn, nếu kẻ sát nhân ẫy, thật tâm ăn năn vào xuất gia dưới sự 
hướng dẫn của đức Thế-Tôn, thì không chi quý báu bằng. Chừng ấy, Trẫm sẽ 
lễ bái cúng dường, như Trẫm lễ bái cùng dường chư vị Tỳ-Kheo, môn đệ của 
đức Thế-Tôn vậy". 


Đức Phật mĩm cười, đưa tay chỉ vào nhóm Tỳ-Kheo mà nói rằng: "Tâu Đại 
Vương, đây là Angulimala, là người mà Đại Vương sắp đem binh nả tróc". 
Vua Pasenadi ngạc nhiên mọp đảnh lễ ông Tỳ-Kheo Angulimala. Khi ấy binh 
tướng ngồi chung quanh hầu vua, „ BIẬI I mình, len lét dòm người võ tướng vô 
địch, nỗi tiếng hung ác, đương ngồi chễm chệ trong oai nghỉ đạo đức... 


Sự kiện Angulimala cho thấy, cửa Đạo Từ BI mở rộng cho tất cả mọi ngưỜi, 
không phân biệt giàu sang, nghèo hèn và đăng cấp xã hội. Một tướng cướp 
như Angulimala, nếu thành tâm hối lỗi, cũng có thể xuất gia, tĩnh tấn tu học 
và chứng Thánh quả cao nhất. Một lòng tin thuần thành, và một nỗ lực lớn 
nhất: đó là điều kiện cơ bản để đi vào đạo Thánh và trở thành bậc Thánh trên 
thế giới này. Đạo Phật không đòi hỏi một điều kiện nảo khác. 

-=-0O0o--- 


Anicca (Pali) — Impermanent = vô thường 


Anicca 1s a Pali word for "Impermanent." The Buddha taught that everything 
condifioned 1s Iimpermanent. To be conditioned 1s to be dependent on or 
affected by something else, and Buddhism teaches that all phenomena, 
Iincluding beings, are conditioned. 


The transitory nature of all conditioned things 1s the basIs of life. Because all 


phenomena are 1n a state of flux, change 1s possible. New life 1s possible, and 
enlightenment 1s possible, because of anicca. 


98 


The Buddhist Concept of Impermanence 


Early Buddhism dealt with the problem of Impermanence 1n a very rationale 
manner. This concept 1s known as anicca in Buddhism, according to which, 
1mpermanence 1s an undeniable and Inescapable fact of human exIstence from 
which nothing that belongs to this earth 1s ever Íree. 


Buddhism declares that there are five processes on which no human beIng has 
control and which none can ever change. These Íive processes are namely, the 
process of ørowing old, of not falling sick, of dying, of decay of things that 
are perishable and of the passing away of that which 1s liable to pass. 
Buddhism however sugøsests that escape from these 1s possIble and 1t's through 
NIrvana. 


Hinduism also believes 1n the Impermanent nature of life. But 1t deals with 
this problem differently. According to Hinduism, Iimpermanence can be 
overcome by locating and uniting with the center of permanence that exIsfs 
within oneself. This center 1s the Soul or the self that 1s Immortal, permanent 
and ever stable. 


According to HinduIsm, Atman 1s the fundamental truth that exIsfs In every 
being, while at the microcosmic level 1t is Brahman who 1s the fundamental 
and supreme truth of all exIstence. He who realizes Atman verily becomes 
Brahman and attains ImmortalIty. 


The Buddha differed radically with this most fundamental concept of 
Hinduism and in line with his preaching the early Buddhists dịd not belleve 
1n the exIstence of a permanent and fixed reality which could be referred to as 
eIther God or soul. According to them what was apparent and verifiable about 
OUF eXIstence was the continuous change 1t undergoes. 

Thus early Buddhism declares that In this world there 1s nothing that 1s fixed 
and permanent. Every thing 1s subJect to change and alteration. "Decay 1s 
inherent In all component things," declared the Buddha and his followers 
accepted that existence was a flux, and a continuous becoming. 


According to the teachinsgs of the Buddha, life 1s comparable to a rIver. Ít 1s a 
DrOBressIve moment, a successive serles of different momen(s, JoIning 
together to ø1ve the Impression of one continuous flow. Ït moves from cause 
to cause, effect to effect, one point to another, one state of exIstence to another, 


99 


ø1vIng an outward Impresslon that 1t 1s one contInuous and unified movemeht, 
where as In reality 1t 1s not. The river of yesterday 1s not the same as the rIver 
of today. The river of this moment 1s not øgoing to be the same as the river of 
the next moment. So does life. It changes continuously, becomes something 
or the other from moment to moment. 


Take for example the life of an Individual. It 1s a fallacy to belleve that a 
person would remain the same person during his entire life time. He changes 
every moment. He actually lives and dies but for a moment, or lives and dies 
moment by moment, as each moment leads to the next. A person 1s what he 1s 
1n the context of the time 1n which he exIsfs. It 1s an 1llusion to believe that the 
person you have seen Just now 1s the same as the person you are Just now 
seeIng or the person whom you are seeing now wIll be the same as the person 
you wIll see after a few moments. 


Even from a scIentIfic poInt of view this 1s true. We know cell dIvisions take 
place 1n each living beIng contIinuously. Old cells In our bodIes die and yIeld 
place contIinuously to the new ones that are forming. Like the waves In a sea, 
every moment, many thoughts arise and die 1n each 1ndIvidual. 


Psychologically and physically he 1s never the same all the time. Technically 
speaking, no Individual 1s ever composed of the same amount of energy. 
Mental stuff and cellular material all the time. He 1s subJect to change and the 
change 1s a confInuous movemeIt. 


Impermanence and change are thus the undeniable truths of our exIstence. 
What 1s real 1s the exIsting moment, the present that 1s a product of the past, 
Or a result of the previous causes and actlons. Because of Ignorance, an 
ordinary mind conceIves them all to be part of one contInuous reality. But in 
truth they are not. 


The various stages 1n the life of a man, the childhood, the adulthood, the old 
aøe are not the same at any ø1ven time. The child 1s not the same when he 
ørows up and becomes a young man, nor when the latter turns 1nto an old man. 
The seed 1s not the tree, thouph 1t produces the tree, and the fruIt 1s also not 
the tree, though 1t 1s produced by the tree. 


The concept of Impermanence and continuous becoming 1s central to early 
Buddhist teachinss. It 1s by becoming aware of 1t, by observing 1t and by 


100 


understanding 1t, one can find a suitable remedy for the sorrow of human life 
and achieve liberation from the process of anicca or Impermanence. 


Định Nghĩa của từ vô thường - (skt. anitya; pali. anicca) 


Vô thường nghĩa là không bình thường, không có sự vật nào mãi mãi ở yên 
trong một trang thái nhất định mà luôn luôn thay hình đổi dạng, đi từ trạng 
thái hình thành đến biến dị rồi tan rã. Các giai đoạn thay đôi đó gọi là: Thành, 
trụ, hoại, không hay sanh, trụ, dị, diệt. Tất cả các sự vật trong vũ trụ từ nhỏ 
như hạt cát, đến lớn như trăng sao, đều phải tuân theo bốn giai đoạn ấy cả, nên 
gọi là Vô thường — Khoa học đã chứng minh răng, trong thân thể ta, các tế 
bào thay đổi luôn, và trong mỗi thời kỳ 7 năm, là các tế bảo cũ hoàn toàn đổi 
mới. Sự thay đổi ấy làm cho thân người chóng lớn, chóng già và chóng chết. 
Thân năm trước không phải là thân năm nay, thân ban mai không phải là thân 
buổi chiều, mỗi phút giây trong thân ta đều có sanh và có chết. 


Giáo lý vô thường rất quan trọng cho toàn cơ sở triết lý và thực hành trong 
Phật giáo. Nó mang đến một sự xác nhận như một sự phát hiện chân chính, đó 
là tất cả những hiện tượng — dù thuộc tâm lý, hay thuộc ngoại cảnh tự nhiên, 
không có ngoại hạng — đều là vô thường. Mặc dù chân lý này hoàn toàn hiển 
nhiên, có thể chứng nghiệm được mọi nơi, mọi lúc, nhưng chúng ta vẫn bị 
màn vô minh (skt. avidya) vây phủ, không nhận thức được chân lý này một 
cách chân chính. Sự chuyên tiếp từ trạng thái không hiểu biết đến trạng thái ý 
thức (và thừa nhận) tính chất vô thường của vạn vật, cùng với sự thừa nhận 
hai tính chất kia, lập nên con đường tu học, và con đường nảy được Phật vạch 
ra trong giáo lý của mình. 


Hoàn cảnh chung quanh ta có vô thường không? 


Hãy dẫn chứng. - Luật vô thường chỉ phối tất cả. Chắng những thân, tâm là 
vô thường mà hoàn cảnh chung quanh ta như ruộng vườn, nhà cửa, lâu đài 
thành quách cho đến sơn hà đại địa cũng vô thường. - Chúng ta thường nghe 
câu: “Thương hải biến vi tang điền” (Bãi bê biến thành ruộng dâu). Đọc trong 
sử sách chúng ta thấy biết bao cảnh “vật đồi, sao dời” hay những câu thơ như 
“Dấu xưa xe ngựa hôn thu thảo, Nền củ lâu đài bóng tịch dương” đã đủ nói 
lên sự vô thường của hoàn cảnh. 


Vô thường có phải là chân lý tuyệt đối không? 


101 


Đứng về mặt hiện tượng vật chất thì hoàn toàn chính xác. Không có sự vật 
nảo thoát khỏi sự chi phối của luật vô thường, vì thế trong kinh nói “vô thường 
thị thường”. Đứng về mặt bản thể, thì “Vô thường” của đạo Phật chỉ là một 
phương pháp chỉ rõ mặt trái của đời, để bài trừ những sư mê lầm, ngăn chặn 
người chạy theo vật dục, nó chưa phải là thuyết tuyệt đối. Đức Phật cũng như 
vị lương y tùy theo chứng bịnh mà cho thuốc. Với bịnh “chấp thường còn 
không mất” thì dùng phương thuốc “vô thường” để đối trị, khi lành bịnh thì 
Phật lại cho thứ thuốc bồ khác quí báu hơn, là “thuyết chơn thường bất biến”. 
Trong kinh Lăng nghiêm đức Phật đã dùng tiếng chuông để chỉ bày cho ngài 
A Nan phân biệt cái “biến đổi tiêu diệt” với cái “thường còn không thay đôi” 
đó là Tánh Giác của chúng sanh. 
-—-0Oo--- 


Animostty - sự thù oán, tình trạng thù địch 

Amnealing - tôi ủ thép 

Annihilate — to cause to be no effect, reduce to nothing = tiêu diệt, tiêu hủy 
Annmihilated — no effect, nullified = bị triệt tiêu, tiêu diệt, tiêu hủy 
Annihilation - sự tiêu hủy 

Anomic - thiếu tiêu chuẩn đạo đức 

Anonymity - tình trạng giấu tên, nặc danh 

Antagonistic — Adversary, opponent = phản đối, đối lập, tương phản 
Antagonized — struggled act in an opposition = gây phản tác dụng, đối kháng 
Anthrolosy - tuyên tập 

Anthropoid — a person resembling an ape = người vượn 

Anthropologist — nhà nhân loại học - An anthropologIst 1s a person with an 
extensive knowledge of anthropology who uses this knowledge 1n their work, 


typically to solve problems specIfic to humanity. 


Anthropomorphic — thuộc thuyết hình người 


102 


Anthropomorphize — nhân hình hóa, nhân tính hóa 
Antidote — a remedy for counteract the effect of poison = thuốc giải độc 
Antipode - đối lập hoàn toàn, tương phân tuyệt đối 


Anuruddha - A Nậu Lâu Đà - Anuruddha was one of the ten principal 
disciples and a cousin of Gautama Buddha. 


Definition 


Anuruddha was an eminent discIple and cousin of the Buddha, renowned for 
his magIcal powers (/đđh¡), divine vision (dibbacakkhu), and ability to forgo 
sleep. 


Early LIÍc 


Anuruddha was one of the Buddha”s eminent disciples. He was the son of 
Amitodana, the brother of King Suddhodana who was the father of Siddhartha 
Gautama. Amitodana had five children from different wives, namely, 
Mahanama, Ananda, Anuruddha, Bhagu, and Rohini. When he was young, 
Anuruddha lived amid luxuries and had three palaces, one for each seasons, 
winter, summer, and rainy (Vol. 11, p. 280). The Dhammapada commenfary 
records that he had never even heard the phrase “there 1sn”t any (natthi)” for 
whatever he might want; his desire would Iimmediately be fulfilled. Thus, 
Anuruddha lived his early life in wanton luxury and gave little thought to the 
meaning and purpose of exIstence. 


According to Xuanzang, there Is some difficulty in knowing whether 
Anuruddha was a cousin of the Buddha, being a son of Amitodana, or he was 
Anuruddha who was a personal attendant of the Buddha at the time of his 
death. Asvaghosa derives the name of this person from ø + nuruddha (not 
stopped), 1n apreement with the Tibetan ma hgagspa. In Mahayana texts, 
Anuruddha”s name appears as Aniruddha and sometimes spoken of as a son 
of Dronodana. 


Entry into Samgha and His Experiences 


The turning poiInt In the life of Anuruddha came shortly after the Buddha 
visited Kapilavatthu (Sanskrit: Kapilavastu) and preached to the Sakyans. 


103 


When members of other Sakyan families decided to Joimn the Sampha, 
Mahanama was grieved that none had done so from his own family. He, 
therefore, sugøgested to his brother, Anuruddha, that one of them should leave 
the household life and Join the Samgha. Anuruddha was at first reluctant to 
agree, but when he was Informed by Mahanama of the endless round of 
household cares, efc., the very thought of endless cycles of rebirth into a life 
Of never-ending toil took hold on him and this prompted him to follow the 
Buddha and try to break through the cycle of continuous becominng. 
Anuruddha was converted together with the other Sakyan princes Including 
Devadatta, Bhaddiya, Ananda, Bhagu, Kimbila, and their barber, Upali, and 
all of them sought ordination under the Buddha at the Anupiya Mango Grove 
(Vol. 1, pp. 182-183). This event must have taken place In the 20th year of 
the Buddha”s ministry, as 1s shown by a comparison of the Theragatha 1039 
with Vinaya Pitaka (Vol. 1, p. 266). The latter passage ø1ves us Information 
that Ananda (one of the six) attaned Arhatship in the year of the Buddha”s 
death; the former states that he had been 25 years in the Samgha before he did 
so. wenty-five years before the Buddhaˆs death brings us to the 20th year of 
his ministry. Anuruddha attained 1t before he became an Arahant. 
Anuruddha”s spiritual path was marked by two prominent features which are 
his mastery over divine eye (dibbacakkhu) and cultIivation of SatIpatthana or 
four foundations of mindfulness. Dibbacakkhu, the ability to see beyond the 
range of the physiIcal eye, was acquIred by Anuruddha before the rainy season 
(vassavasa) was over (Vol. 1, pp. 180-183). As a result, he was able to call 
up a thousand kappas (Sanskrit: kalpa, aeon) of past and future and able to 
know the universe and 1s making. The divine eye which 1s of a mundane 
(lokiya) character can be obtained by one who has reached the fourth 
meditative absorption Jhana and takes this meditation as the basis for further 
development as described 1n the Visuddhimagøga. 


According to the Angutfara Nikaya, Anuruddha received teachings from 
SarIputta on the eIght thoughts of a great man (pacInavamsadaya) of which he 
mastered seven, but could not learn the eighth. The Buddha, being aware of 
this, visited him and taught it, and thereafter he developed 1nsight and realized 
Arhatship In the highest grade. lt 1s mentioned that once when the Buddha 
spending a rainy season 1n Tavatimsa preached the Abhidhamma, 1t Wwas 
Anuruddha who kept the people on earth Iinformed of hIs doIngs and It 1s also 
stated that the Buddha went to Tavatimsa at Anuruddha”s request. From the 
Pali literature 1t appears that Anuruddha, In confrast to such monks as 
Sariputta, Mahamogøgallana, and Ananda, preferred a life of qulet seclusion to 
one of active 1nvolvement 1n the affairs of the Samgha. Thus, he dịd not appear 


104 


as frequenfly as the above-named elders In the events connec(ed with the 
Buddha”s mimistry. His verses In the Theragatha also suggest that he was 
strongly Inclined to ascetical practices. He 1s also known to have engaged In 
discusslons on the Dhamma with other monks and with knowledgeable lay 
followers. 


Depiction in Buddhist Literatures 


Anuruddha 1s depicted 1n Buddhist literature as an affectionate and loyal 
Bhikkhu ofthe Buddhist Samgha. The Buddhist literature 1s full of evenfs on 
which Anuruddha had discussions with the Buddha and he was consulted by 
disciples, both Bhikkhus and lay people, on the poinfts of doctrine and practice. 
Evidence of this 1s quite clearly available in the Anuruddha Sutta in which he 
had a discussion with the king”s carpenter, Pancakanga, on the 1ssue of 
Cetovimutfi and Mahagsata (VolL. 11, p. 144f). On another occasion, when the 
Buddha was disgusted with the arguments of the Bhikkhus at Kosambi, he 
retreated to PacInavamsadaya to stay with Anuruddha and specially preached 
the Upakkilesa Sutta to him (Vol. 11, p. 153). In another Incidence 1n the 
Nalakapana Sutta (Vol. 1, p. 462ff), in the presence of a large number of 
distinguished Bhikkhus, the Buddha directly addresses his questlons to 
Anuruddha and 1t 1s he who answers on behalf of the Samgha. SIimilar 
references are also found 1n Cula-Gosinga Suttas and the Maha-Gosinga 
Suffas. According to the Theragatha, Anuruddha 1s said to have not slept for 
25 years at all, and slept only during the last watch of the night during his last 
30 years. 


His Past Lives 


As many as 23 Jatakas relate stories pertaining to Anuruddha”s earlier births. 
In these storles, Anuruddha was born 15 times as a delty, 7 times as a human 
beIng, and once as an animal In his previous births. In the time of the 
Padumuttara Buddha, he had been a wealthy householder. Hearing one of the 
monks declared best among possessors of the celestial eye, he desired a 
similar honor. He performed acts of merit, including holding a great feast Of 
light In front of the Buddha”s tomb. In the Kassapa Buddha”s era, he had 
reincarnated and was born In Varanasi; one day he placed bowls filled with 
clarified butter around the Buddhaˆs tomb and set them alight, circumscribed 
the tomb throughout the night, bearing on his head a lighted bowl. AlI these 
diverse and colorful storles have a common feature which shows several 
characterIstic qualitles of Anuruddha, namely, hIs strong active striving for 


105 


virtue, hIs strength of character, skill in meditation, mastery of supernormal 
faculties, as well as his concern for the welfare of common man. 


Associafion with Women 


In a number of Pali texts, Anuruddha 1s mentioned as beIng associated with a 
number of women. It seems that desplte his own 1nner purity of heart and 
complete detachment from sensuality, Anuruddha, endowed with the physical 
bearing of a noble warrior by birth, emanated a personal charisma that made 
him attractive for women, not only of the human world but of the celestial 
worlds as well. Some of these encounfers also no doubt stemmed from 
Kammc relatIonships formed 1n earlier lives, which were stIll affecting him 
even though he himself had transcended them. Anuruddha”s previous Ïives 
also refer to h1s relatlonship with women. According to the Theragatha, Jalim, 
his wIfe In a previous birth, sougpht to tempt him with the Joy of heaven. 
Unfortunately, she was not able to tempt him and he told her that he had no 
lust for such things since he had attained freedom from rebrrth. 


In the Samyutta Nikaya, Anuruddha 1s depicted as questioning the Buddha 
about how women were born In happy sfates and woeful purgatory (Vol. 1v, 
Dp. 240-245). Anuruddha had been visited by some Manapakayika devas, 
who had played and sung to him and shown theIr power of changing theIr 
complexions at wIll. He came to the Buddha and asked how women could be 
born among these devas (Vol. 1v, p. 262ff). In Anuruddha”s life as a monk, 
there was one Incident which led to the promulgation of a disciplinary rule by 
the Buddha. Anuruddha and his brother Ananda were the only ones among 
the close circle of the Buddhaˆs disciples who occasioned the setting forth of 
a Vinaya rule. In both cases 1t concerned women. 


Anuruddha had a sister, Rohini, who suffered from a skin disease and, 
therefore, remained Indoors and even refused to meet Anuruddha but he 
IinsIsted on seeing her and persuaded her to sell her ornaments and build a 
resting hall for the Buddha and hIs monks. She later became a stream-enterer 
and was reborn as Sakka”s consort. 


Life After the Buddha 


According to the Mahaparinibbana Sutta of the Digha NÑikaya, Anuruddha was 
present at the time of the death of the Buddha at Kusinara and knew the exact 
time of his death, which 1s evident from the verse he uttered on the occasion 


106 


of the Buddha”s Mahaparinibbana. It shows thoughtful and philosophic calm 
in contrast with that of Ananda (Vol. 1, pp. 156—157). He was foremost 1n 
consoling the monks and admonishing therr future course of action, reminding 
them of the Buddha”s decree to follow the dharma. As the Buddha was 
reclinng and going through the Jjhanas, Ananda said to Anuruddha: “he 
Exalted One has attained final Nibbana, Venerable SIr.” Anuruddha stated 
that the Buddha was absorbed 1n the state of “cessation,” but had not yet died. 
The Mallas of Kusinara consulted Anuruddha In connection with the 
Buddha”s last rites (Vol. n, p. 160). In the Lalitavistara, 1t 1s mentioned that 
he was wearing the Bodhisattva”s ornaments at the time when the latter 
renounced the world. 


Later on, Anuruddha played an 1mportant role 1n the first Buddhist Council 
(Sangiti) and was entrusted with recitation of the Anguttara Nikaya with his 
disciples. According to the Tibetan Dulva, 1t was Anuruddha who, finding 
Ananda stiIll asekha, got him turned out of the FIirst CouncIl until he became 
an arahant. FiInally, Anuruddha breathed h1s last at the Veluvagama In the 
VajJjJi counfry, at the age of 150 years. 

-—-0Ö0--- 


Anuruddha - Tôn Giả A Na Luật hay A Nậu Lâu Đà 


Đức Phật có năm thượng thủ đại Tôn đỏ, sắp theo thứ tự là: 
1. Đại Ca Diếp (Maha Kassapa). 

2. Xá Lợi Phất (Sariputta). 

3. Đại Mục Kiền Liên (Maha Moggallana). 

4. A Na Luật (Anuruddha), và 

5. A Nan Đà (Ananda). 


ANURUDDHA Thiên Nhãn Đệ Nhất 


Sau khi thành đạo Đức Phật xuống núi, đi giáo hóa khắp nơi, Đức Phật cũng 
NA quên trở về thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp cho hàng vương tôn công 

„ và đã khuyến hóa được nhiều thân thuộc xuất gia. Trong số 7 vương tử đi 
Bé) gia có A Na Luật là bậc Thiên Nhãn Đệ Nhất. 


Dòng Họ A Na Luật 


A Na Luật (Anuruddha), là em ruột của Ma Ha Nam (Ma Ha Bạt Đề), con thứ 
của Cam Lộ Phạn Vương dòng Sát Đê Lợi. Ma Ha Nam đã được Phật Thích 


107 


Ca đưa lên ngôi vua nước Ca Tỳ La Vệ, sau ngày vua Tịnh Phạn băng hà. 
Cam Lộ Vương là em thứ hai của Tịnh Phạn Vương, do đó A Na Luật là 
đường đệ của Phật Thích Ca. Lúc tuổi thơ, A Na Luật là một cậu bé được 
nhiều người thương mến. Ngài rất thông minh, hoạt bát, có tài âm nhạc hay 
ca hát, làm điệu bộ trước đám đông khiến ai cũng yêu quý. A Na Luật dược 
nuông chiều nuôi dưỡng trong hoảng cung, và bạn cùng chơi với Bạt Đề và 
Kiếp Tân Na một cách ngây thơ, hồn nhiên. 


Khi đến tuổi trưởng thành A Na Luật có vóc dáng anh dũng, diện mạo khôi 
ngô tuần tú, nên được nhiều thiếu nữ mơ tưởng đeo đuổi, nhưng với bản tính 
đoan chính, A Na Luật chăng hề bị sắc dục làm xao động. Lúc Đức Phật về 
Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp, thắm nhuần mưa pháp xem nhẹ lạc thú trần gian, A 
Na Luật cùng với anh là Ma Ha Bạt Đề và A Nan, Đề Bà, Kiếp Tân Na, Bà 
Sa Nam Đề và La Hầu La quyết tâm theo Phật xuất gia học đạo. Cả 7 vương 
tử kéo theo Ưu Ba Ly, một thợ cạo râu tóc thuộc giai cấp Thủ Đà La đi theo. 
Được Phật chấp nhận, Ưu Ba Ly cạo bỏ râu tóc cho 7 vương tử. Khi về đến 
Tinh Xá, để thử xem các vương tử đã thật sự loại được tâm đắm say lạc thú 
hay chưa, Đức Phật bảo cả 7 vị vào tịnh thất tĩnh tọa 1 tuần lễ rồi mới cho 
nhập giáo đoàn. 


Đạo Nghiệp của A Na Luật 
Cự tuyệt thiếu nữ cầu hôn 


Sau khi xuất gia và đã thông hiểu đạo lý giải thoát, A Na Luật được Phật phân 
công du hóa phương xa. Một hôm trên đường đến núi Kiều Tát La thuyết 
pháp, giữa đường gặp trời mưa, đêm tối, nhưng không có một cảnh già lam 
nảo dành cho các Tỳ kheo tạm trú, A Na Luật đành đến nhà thường dân gõ 
cửa xin tạm tá túc một đêm. Ra mở cửa, thấy A Na Luật có hình tướng khôi 
ngô tuân tú, trẻ đẹp, thiếu nữ rất vui mừng niêm nở mời vào. Trong nhà không 
có ai cả chỉ một mình thiếu nữ giữ nhà. Tắn thối lưỡng nan, cửa ngoài đã đóng 
kỹ, thế chăng đặng đừng A Na Luật đành ở lại. Nhưng để giữ phẩm hạnh A 
Na Luật không nằm nghỉ mà ngồi kiết già nhất tâm tĩnh tọa. 


Đến nửa đêm, dưới ánh sáng mông lung của ngọn đèn, thiếu nữ đến gạ gầm 
chuyện với lời lẽ cợt nhã. A Na Luật một mực nín lặng không dám hé môi, 
mở mắt. Thiếu nữ kể lễ có nhiều trưởng giả đến cầu hôn nhưng nàng từ chối. 
Theo thiếu nữ, chuyện duyên nợ ba sinh nay mới đến thời điểm, nàng hết lời 
ca ngợi A Na Luật, nào là diện mạo khôi ngô tuấn tú, nào là da dẻ hồng hảo, 
thân hình cân đối... So với nàng thật là xứng đôi vừa lứa mong được kết tóc 


108 


xe tơ. Thiếu nữ yêu cầu A Na Luật ở luôn tại nhà này, cha mẹ nàng sẽ mừng 
rỡ vô cùng, thiếu nữ càng van xin khẩn khoản, A Na Luật càng nhắm kỹ đôi 
mắt, cô giữ tâm bất động. Thấy A Na Luật một mực kiên trì không lay động, 
thiếu nữ choàng tay qua thân Ngài. 


Thấy tình thế nguy ngập đến nơi A Na Luật mở mắt nhìn thăng vào thiếu nữ 
và nói lời phản đối dữ dội. Thiếu nữ vô cùng thẹn thùng, xấu hồ và thất vọng, 
năm vật xuống đất khóc than, gần như một người mắc bệnh tâm thân. Biết 
thiếu nữ có thê đã rối loạn thần kinh, A Na Luật đổi giọng ngọt ngào khuyên 
bảo và giảng giải cho thiếu nữ biết tham ái là gốc của sanh tử, người tu hành 
cần đem lưỡi gươm trí tuệ chặt đứt ái dục, thoát khỏi vòng luân quân sinh tử 
luân hồi. Nghe Ngài giảng giải thiếu nữ từ từ tỉnh ngộ, và vô cùng cảm mến 
đạo hạnh của Ngài. Trước khi trời sáng A Na Luật sửa soạn hành trình, thiếu 
nữ quỳ lạy sám hối và xin được quy y làm đệ tử. 


Chứng Thiên Nhãn 

Nhờ nghiêm trì phạm hạnh không bị nữ sắc cám dỗ, A Na Luật rất được mọi 
giới kính ngưỡng, nhưng A Na Luật chưa loại trừ được ma mê ngủ. Môi khi 
vào giảng đường nghe Phật thuyệt pháp dù đã hêt sức cô găng, A Na Luật vân 
thường ngủ gục. Vài ba lân A Na Luật đã bị Phật quở trách. Một hôm Phật 
gọi A Na Luật đên bảo răng: 

- Này A Na Luật! Ông xuất gia học đạo vì sợ phép nước hay sợ trộm cướp. 

- Bạch Thế Tôn! Không phải như vậy. 


- Thế vì lý do gì mà ông xuất gia? 


- Bạch Thê Tôn vì con chán cảnh sinh, lão, bệnh, tử và muôn giác ngộ, giải 
thoát hết các khô não. 


- Này A Na Luật! Ông là con người đoan chính, phạm hạnh không sa ngã bởi 
nữ sắc, cho nên được giáo đoàn kính trọng. Tính háo sắc, người đời khó trừ 
được còn ông là người không mù quáng, thế tại sao tính ham ngủ ông lại 
không dẹp bỏ được? Trong lúc nghe pháp mà ngủ thì bao giờ mới chứng đạo 
giải thoát? 


Nghe Phật quở, A Na Luật quỳ lạy sám hối và phát lời thề rằng: 


109 


- Bạch Thế Tôn con xin sám hối tội hay ngủ gục trong lúc nghe pháp. cúi xin 
Đức Thế Tôn lượng thứ. Từ nay về sau con săn sàng chịu mọi cực hình miễn 
sao diệt trừ được tật xấu ngủ gục. 


Từ đó Tôn giả quyết tâm không ngủ. Lúc nào cũng mở to đôi mắt nhìn vào 
khoảng không, từ đầu hôm đến sáng, từ sáng đến chiều không chớp mắt. Sức 
người có hạn, sau những giờ làm việc mệt nhọc, con người cân có giác ngủ để 
lây lại sức lực. Sự vận hành của thiên nhiên giữ cho con người được thăng 
băng. Mặt trời xuất hiện soi sáng mọi vật, giúp con người hoạt động. Mặt trời 
đi ngủ khiến không khí mát mẻ, bóng đêm tràn ngập, giúp con người ngủ nghĩ 
để tâm hỗn bình thản, trái với thiên nhiên, con người mắt hết sức lực. Mất ngủ 
là một bệnh, cơ thê dã dượi, hai mắt sưng húp. A Na Luật đã cải thiên nhiên, 
ngồi chong mắt hết ngày nọ đến ngày kia, khiến hai mắt sưng vù. 


Từ trên pháp tòa, nhìn thấy A Na Luật đã sưng vù hai mắt, Phật rất lo lắng gỌI 
đến và dạy răng: 

- Này A Na Luật! Người tu hành hãy tránh hai thái cực: Bắt cập hoặc thái quá 
đều chăng đạt đạo. Dây đàn căng quá hoặc chùng quá khiến đàn không kêu, 
dây đàn vừa phải, tiếng đàn mới thánh thót. Sự tu hành phải đi theo con đường 
trung đạo. Ông không nên hành đạo theo con đường thề độc của ông, nguy 
hiểm lắm đạo chưa đạt mà mắt đã mù, sẽ chịu thiệt hại nhiều thứ. 


- Bạch Thế Tôn! Con không thể trái nguyện, xin Thế Tôn cho con được giữ 
tròn. 


- Này A Na Luật! Sống trong đời con mắt rất cần yếu, mắt bị mù sẽ không 
thấy biết gì hết. Con người sống được nhờ ăn, có ngủ nghĩ con mắt mới tinh 
sáng. Giấc ngủ là thức ăn của con mắt, ông không ngủ tức là bắt mắt nhịn đói, 
đói ngủ nó sẽ mù sức khỏe của ông cũng sẽ kiệt, sức kiệt thì làm thế nào tiến 
đến Niết Bàn, ông nên biết Niết Bàn cũng cần thức ăn. 


- Bạch Thế Tôn! Thế thức ăn của Niết Bàn là gì? 


- Thức ăn của Niết Bàn là không buông lung (bất phóng dật), người không 
buông lung mới đạt Niệt Bản. 


Mặc dù Phật từ mẫn khuyên bảo, Tôn giả vẫn không nghe cứ tiếp tục cố mở 
mắt, một thời gian ngăn, đôi mắt bị mù. Một hôm Tôn ø1ả mặc một tắm áo, 
biết có chỗ rách bèn ngồi vá áo, nhưng không biết mượn ai xâu chỉ vào kim, 
Phật đến trước A Na Luật và nói: 


110 


- Để ta xâu giúp cho. 


Tình thương của Phật thật bao la, A Na Luật rât cảm động. Xâu chỉ xong, Phật 
trao kim lại nhưng A Na Luật cũng chăng thây đê may, tay cứ mân mê cái áo. 
Thây thê Đức Phật lại bảo: 


- Để ta giúp cho. 


Suốt ngày Phật nắm tay A Na Luật hướng dẫn để mũi kim lên xuống đều đặn, 
mãi đến chiều ba y đã vá xong. Để giúp cho A Na Luật không cần mắt thịt 
vẫn thấy xuyên suốt ba ngàn thế giới, Phật dạy A Na Luật phương pháp nhập 
định, luyện phép thiên nhiên. Bản chất vốn hay cương quyết, lại tuyệt đối tin 
Phật, A Na Luật chứng được Thiên Nhãn Thông. Được giáo đoàn suy tôn là 
bậc Thiên Nhãn Đệ Nhất trong hàng Thánh chúng. 


Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân 


Sau khi chứng Thiên nhãn thông Tôn giả đến trước Phật tỏ lòng biết ơn rồi 
thưa răng: 


- Bạch Thế Tôn! Bước đầu của người xuất gia là loại trừ tham sân, ngã mạn, 
tật đỗ, để bản thân có phẩm hạnh vô ngã, vị tha, và đem lại cho mọi người 
được nhiều phước lạc. Nhưng để tiên xa hơn đến chân trời giác ngộ, giải thoát 
và niết bàn, người xuất gia còn phải thực hành những gì xin Thế Tôn chỉ giáo. 


- Đức Phật hoan hỷ dạy rằng: 


- Hay thay! Hay thay! Người xuất gia cần phải hạ hóa thượng cầu. Ngoài việc 
làm lợi ích cho con người, cho xã hội, đê giải thoát hàng Tỳ kheo cân phải 
thực hành "Tám điêu giác ngộ của bậc đại nhân". Đó là: 


- Thứ nhất: Giác ngộ thế gian vô thường, đất nước nguy khốn, bốn đại khổ 
không, năm âm không ngã, thảy đêu sinh diệt, hư dôi không thật, tâm là gôc 
tội, thân thê biên hoại. Quán sát như vậy dân lìa sinh tử. 


- Thứ hai: Giác ngộ tham dục sốc khổ dẫn vào sanh tử, thiểu dục vô vi thân 
tâm tự tại. 


- Thứ ba: Giác ngộ lòng tham không đáy, càng có càng cầu, cảng thêm tội ác. 
Bô tát ngược lại, ít muôn biệt đủ, vui đạo quên nghèo, bôi đặp trí tuệ. 


III 


- Thứ tư: Giác ngộ, lười biếng trụy lạc điều đáng tủi hồ, luôn luôn tinh tấn phá 
trừ phiên não, hàng phục tứ ma chông khỏi địa ngục g1am hãm. 


- Thứ năm: Giác ngộ, ngu sĩ là đầu môi của sanh tử, Bô tát chăm lo học rộng 
nghe nhiêu, tăng trưởng trí huệ sớm được biện tài, giáo hóa chúng sinh là nêm 
vui lớn. 


- Thứ sáu: Giác ngộ, nghèo khổ sinh hận tạo thêm duyên dữ, Bồ tát không oán 
không ghét người ác, oán thân bình đăng. 


- Thứ bảy: Giác ngộ, dục là nguồn họa, còn ở thế gian, tâm không đắm dục, 
tầm chí hướng về chí hạnh xuât gia giữ hạnh thanh bạch, câu hạnh thanh tịnh 
thương khắp mọi loài. 


- Thứ tám: Giác ngộ, lửa sinh lửa tử, ngày đêm thiêu đốt, biển khổ không bờ, 
phát tâm độ sinh, thay hêt chúng sinh, chịu vô lượng khô khiên đêu an vui. 


Này A Na Luật! Chư Phật thường khai thị tám điều trên đây. Muốn được giác 
ngộ cân vận dụng tâm từ bi rộng lớn làm nên tảng cho vân đề tu phước và huệ. 
Người đuợc như thê tât sẽ thành đạt cứu cánh Niệt Bàn, thường lạc ngã tịnh. 


Nhận Thức và Kết Luận 


Trong nhân loại, g1ữa nam và nữ, nam mang tính lý trí và năng động, còn nữ 
thiên về tình cảm nên nặng tính thụ động và đặc biệt là tôn giáo tính. Bởi thế 
trong các cuộc lễ tôn giáo phái nữ chiếm nhiều hơn, người đi tu cũng chiếm 
đa sô. Còn nếu xét về giai cấp thì từ xưa đến nay chỉ có Phật Thích Ca là vị 
xuất thân từ dòng dõi vua chúa, trong số đệ tử của Phật đa phần. là giai cấp 
thấp hoặc từ đạo sĩ Bà La Môn chuyển hướng. Còn giai cấp Sát Đề Lợi ngoài 
Đức Phật chỉ có 8 vương tôn công tử, trong đó có A Na Luật người dám bỏ 
lạc thú trần gian để theo Phật xuất gia. Việt Nam có vua Trần Nhân Tông. 


ANa Luật là con người đoan chính lại rất ý chí, nên đã không bị nữ sắc lung 
lạc, lại giữ ý chí đến như cực đoan, trong vấn đề ma ngủ đến mù cả hai mắt. 
Lại cũng nhờ quyết chí A Na Luật đã chứng thánh, đạt được thiên nhãn thông. 
Được thế nhưng không dừng lại ở đó, Tôn giả lại thỉnh vấn Phật phương pháp 
giác ngộ và giải thoát cao hơn. Do đó Đức Phật đã vì A Na Luật mà nói kinh 
Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân. Với kinh này không chỉ là phương 
pháp giúp sự tu hành cho A Na Luật xưa kia mà ngày nay chúng ta cũng cân 
học đề tiễn tu. Sinh vào thời điểm mạt pháp, đạo nghiệp chúng ta rất yếu, trong 


112 


lòng còn nhiềư tham ái, tật đó, ngu si, lười biếng, ích ký... Chúng ta nên noi 
gương Tôn giả A Na Luật, tâm niệm tư tưởng § điều giác ngộ, giữ tâm đoan 
chính, lập chí vững chắc để đừng bị tình đời lôi cuốn, hầu nâng cao phâm hạnh 
đạo đức giúp ích cho đạo, lợi lạc cho đời và làm tư lương cho con đường tiễn 
lên chân trời giác ngộ và giải thoát. 
(Thích Minh Tuệ) 
-—-oOo--- 


Anuttara Samyak Sambodhi (SKT) — Vô thượng chánh đăng chánh giác 


Supreme perfect enlightenment, the unsurpassed enliphtenment of a Buddha. 
Anuffara means supreme, hiphest, Incomparable, unsurpassed, or peerless. 
Sưmyak means ripht, correct, frue, accurate, complete, or perfect, and 
sambodh¡ means enlightenment. The expression samyak-sam-bodhI by 1tself 
1s also used to mean perfect enlightenment. Bodhi and sambodhi also mean 
wIsdom or perfect wisdom. In this sense, anuttara-samyak-sambodhi means 
supreme perfect wIsdom. 


Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác 


Nước trong bốn biển chỉ có một vị đó là vị mặn. Đạo của Như Lai cũng chỉ 
có một vị đó là vị giải thoát. Mê thì mọi gút thắt trói buộc ngày càng chặc. 
Giác thì mọi gút thắc được giải khai. Đã gọi là Giác tức không còn mê, nên 
khó có cái giác nào hơn hay kém cái giác khác, nên gọi là Đăng giác là Vô 
Thượng. 


Chư Bồ Tát thánh chúng trợ giáo cho đức Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 
mỗi vị đóng một vai trò khác nhau tạo điều kiện cho Như Lai thế tôn thuyết 
Vi Diệu Pháp đưa chúng sanh lìa bờ mê đến bến giác một cách thiết thực và 
nhiệm màu. Mười đại đệ tử tiêu biểu trong hàng Bồ Tát, hàng Thanh Văn, 
hàng Duyên Giác, hàng ưu Bà Tắc, hàng Ưu Bà Di, hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
Ni thể hiện tính ú ứng dụng linh hoạt giáo lý giải thoát khế cơ khế lý và khế thời 
nêu cao tinh thần phá chấp, tinh thần vô sở trụ trong bất cứ hoàn cảnh và 
trường hợp nào. 


Là Phật Tử không ai là không biết hai bậc Long Tượng trong giáo đoàn ngày 
Phật còn tại tiền là ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phát, hai ngài là bạn thâm 
giao với nhau, thuở chưa xuất gia quý ngài đều là bậc Trí Thức Uyên Bác, cả 
hai đều có những cái giống nhau một cách kỳ đặc mà nghiền ngẫm sâu sắc 
chúng ta có thể rút ra những bài học đặc sắc như là: 


113 


- Hai ngài cùng sinh đồng giờ, đồng ngày, đồng tháng, đồng năm. 

- Gia cảnh giàu có. Đồng mồ côi cha, là con độc nhất. 

- Mẹ của quý ngài đều là người tà kiến, theo ngoại đạo. 

- Trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng cả hai đều tạo điều kiện độ cho mẫu thân 
trước khi vào niết bàn. 

- Cả hai đều thị tịch trước Như Lai. 


Trong kinh TỨ BIỆN TÀI có ghi lại rằng trong khi cầm lấy xá lợi của ngài 
Xá Lợi Phất đựng trong bình do Sa Di quân đầu dâng lên. Thế tôn đưa bình 
Xá Lợi lên cao và bảo đại chúng: Học hạnh TÀI THÍ và Hiển Giáo Bố Ma 
hàng phục ngoại đạo của hai đệ tử tả hữu của ta là Mục Kiền Liên và Xá Lợi 
Phất và thành tâm cúng dường quý ngài. A Nan là thị giả nhiều ân tình sa lệ 
quy bạch: 

- Bạch Thế Tôn! Nay hai bậc thầy chí kính của chúng con đều đã diệt độ, làm 
sao chúng con có dịp cúng dường. 


Như Lai bảo A Nan đứng dậy, chớ bi luy có bốn hạng người trong nhân gian 

nên dựng tháp thờ và cúng dường, không khác cúng dường hai đại đệ tử của 
ta khi còn tại tiền đó là: - Chuyên Luân Thánh Vương - A La Hán Lậu Tận - 
Bích Chi Phật và Như Lai. A Nan cung kính bạch Thế Tôn nghĩa ấy thế nào? 
Phật dạy: 


- Bởi Chuyển Luân Thánh Vương trọn đời nêu gương tốt khuyên bảo chúng 
sanh xa lìa mười ác hạnh, siêng chăm thực hiện thập thiện đạo nghiệp. 

- A La Hán thanh tịnh tam nghiệp, dứt trừ kiết sử, xuất ly sanh tử. 

- Bích Chi Phật, không thầy mà tự ngộ, trừ kiết sử, ra khỏi luân hồi tử sanh. 
- Còn Như Lai công đức vô lượng, luôn làm nhiêu ích hữu tình và lợi lạc quần 
sanh. 


Nói tóm lại: Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật chư Bồ Tát, Thánh 
chúng, bởi quý ngài đêu là bậc vô lậu và từ đây chúng ta sẽ hiệu rõ quả vị VỚ 
1H ƯỢNG CHANH ĐĂNG GIÁC là thê nào đê y giáo phụng hành. (THỊ 
NGUYEN) 

Apathetic — no feeling of emotion = lảnh đạm, thờ ơ 


Apex — uppermost poInt = đỉnh, ngọn 


Apocalyptic — theo kinh sách khải huyền 


114 


Apocryphal — làm giả mạo, ngụy tác 

Apogee — the farthest or highest point = cực điểm 

Apologue - chuyện ngụ ngôn 

Apostasy - sự bỏ đạo, sư bội giáo 

Apostolate - chức tông đồ, sự lãnh đạo trong cuộc tuyên truyền vận động 
Apothecary - người bào chế thuốc, người bán thuốc 


Appamana — Immeasurables (Vô lượng) — Gotama transformed these four 
(Sansknt) Jhanas by fusing them with what he called the Immeasurables: 

1*' Inmeasurable corresponded to the first Jhana, he cultivated a 
feeling of friendship for everybody and everything. 

2" Immeasurable corresponded to the second Jhana, he learned 
to suffer with other people and things and to emphathize with 
theIr pain, as he had felt the suffering of the ørass and Insectfs 
under the rose-apple tree when he was a child... 

3'd Immeasurable corresponded to third Jhana, he fostered a 
sympathetic Joy which reJoIces at the happIness of others, 

wiIthout reflecting upon how this might redound upon himself 

4“ Immeasurable corresponded to fourth Jhana, he immersed in 
the obJect of his contemplation that he was beyond pain and 
pleasure, feeling neither attraction nor antipathy... 

(Jhana — state of serene contemplation attained by meditation.) 


Apparatus — equIpment, material = dụng cụ, vật liệu 

Apparition - sự xuất hiện, ma quỷ hiện hình 

Appease — khuyên giải, an ủI 

Appellation — Identifying name or title =danh xưng, tên gọi, chức vụ 
Appendage — phần phụ thuộc 


Appendicitis - bệnh viêm ruột 


115 


Apprehend - bắt, tóm; hiểu rõ, thấy TỐ 
Apprehension — hiểu, lĩnh hội 
Aptitude — năng khiếu, năng lực 
Aquamarine — biển màu ngọc xanh 
Aqulline — chim ưng 


Arama - Pleasure Park, Bamboo Grove of Veluvana - Trúc Lâm Tịnh Xá 

Bimbisara welcomed the whole sangha with generous donations of 
alms and asked the Buddha to accept for the Sangha his favorite pleasure 
garden the Kalandakanivapa bamboo grove. This was the very Íirst piece of 
land accepted by the Buddha for refuge and were later termed arama. Ït 1s 
mentioned 1n Pali commentaries after this incidence 1t was widely accepted to 
devote lands for monks for such arama. 


Trúc-lâm: một khu tịnh xá rộng lớn gần thành Vương-Xá, do Vua Tần-bà- 
sa-la cúng hiến cho Phật và chúng Tăng. Trong khu vườn này cây cối được 
sửa sang ngay thăng, hoa lá tươi xanh, có nhiều bụi tre già lớn ở phía trong. 
Có lẽ vì thế mà được gọi là Trúc Lâm tịnh xá. Một hồ nhỏ, nước trong xanh, 
nghiêng mình soi bóng những hàng cây, được xem là hồ Kalandaka, nơi Đức 
Phật thường tắm. Ngài Huyền Trang có nói đến hỗ này trong ký sự. Bên hồ 
có một tượng Phật đứng trong một ngôi tháp trống vuông do Chính phủ Ấn 
dựng lên để kỷ niệm. Ngài Huyền Trang còn cho biết thêm rằng Trúc Lâm 
tịnh xá cách cửa thành phía Bắc độ một dặm. Rất nhiều khóm tre mọc khắp 
vùng, Đức Phật ở nhiều tháng tại tịnh xá này. Sau đây là một vài bộ kinh được 
Phật thuyết tại đây: Mahakassapa, Mahamoggallana và Mahacun- 
dabhojihangasuffa. Trúc lâm Tịnh Xá cũng chính là nơi ngài Mục-kiên-liên 
bị ngoại đạo ám sát và Đức Phật đã chỉ cho một chỗ để xây dựng một ngôi 
tháp thờ Ngài. 


Archaeology — khoa khảo cổ học 
Archaic - cỗ xưa 
Archetypal — nguyên mẫu, nguyên hình 


ArchivIst — chuyên viên lưu trử văn thư 


116 


Ardent — cháy, nóng rực, nồng nhiệt 
Ardor — nóng rực 


Arhat —“foe destroyer”, Arhat refers to a person who has destroyed 
(SKT) her/his delusions and 1s freed from cyclic exIstence. 


Arhat — the individual who achieves enlightenment for him or herself and 
enters nirvana alone. 


Arhat ( Sanskrit: “one who 1s worthy”) , Pali arahant, in Buddhism, a perfected 
person, one who has gained 1nsight Into the true nature of existence and has 
achieved nirvana (spiritual enliphtenment). The arhat, having freed himself 
from the bonds of desire, will not be reborn. 


In China, as well as in Korea, Japan, and Tibet, arhats (Chinese lohan, 
Japanese rakan) were often depIcted on the walls of temples 1n groups of T6 
(later enlarged to 18, or even 500). They represent I6 close disciples of the 
Buddha who were entrusted by him to remain 1n the world and not to enter 
nirvana untIl the coming of the next buddha, in order to provide people with 
obJectfs of worshIp 


Arhat - A-la-hán 


Theo thứ tự từ thấp lên cao, tứ quả là: tu đà hoàn, tư đà hàm, a-na hàm, a- 
la-hán. Căn cứ 3 nghiã sau đây để giải nghĩa a-la-hán: 
- _ Sát tặc, đã giết hết giặc phiền não. 
- Ứng cúng, xứng đáng được thiên và nhân cúng dường và đã dứt hết 
các lỗi lầm. 
- _ Bất sinh, chăng còn sinh ra ở thế gian nữa. 500 vị La hán ở kỳ I, 700 
vị ở kỳ II, 1000 vị ở kỳ HI. 


Ngoài ra 16 vị La hán đi ra nước ngoài để quảng bá đạo Phật, thập lục La hán, 
có nơi tới 18 vị La hán. 


The 18 Lohan / Arhats 


Buddhism 1s one of the world's most popular religions, and this Hindu-based 
belief system 1s moving from 1(s traditional base in Asia and being adopted by 


117 


many people in North America and Europe. Buddhist mytholoøy centers 
around the teachings of "the Buddha," who attained spiritual peace and 
enlightenment. While Buddhists do not worship the Buddha or any other 
deitles or Icons, Icons and art have become an Important part of Buddhist 
beliefs and practice. While the figure of Buddha sitting with hands clasped 1s 
perhaps the most famous of these Icons, the 18 Lohans or Arhatfs are also an 
Important part of any Buddhist temple. 


Lohans are followers of Buddhisms "EIghtfold Path” who have achieved full 
spIritual fulfillment. They have reached "Nirvana," the sfate of absolute 
freedom from worldly cravings, and because of this they are no longer subJect 
to reIncarnation. TheIr e(ernal status makes them akin to guardian angels, 
adept at warding off evil. Flgures or paintings of the 1§ Lohan adorn the 
entranceway of Buddhist temples, protecting those within from evil and 
allowing them to open themselves to medifation and sprritual exploration. 
There were orIginally only l6 Lohan; two were added 1n the Chinese Tang 
dynasty, which was when the first paintings of the I8 Lohan were created. 
The I8 Lohan are the most prominent Lohan — up to 500 "lesser” Lohan aid 
the 18 in warding off evIl. 


The 18 Lohan were first painted in 891 A.D. by Chinese Buddhist monk Guan 
Xu, who 1s said to have been visited by the Lohan In his dreams. The 18 
Lohan are generally presented 1n they are said to have appeared to Guan Xu: 
Deer Siting, Happy, Raised Bowl, Raised Pagoda, Meditating, QVersea, 
klephant Riding, Laughing Lion, Open Heart, Raisedl Hand, Thinkíng, 
Scratched Ear, Calico Bag, Planmtaimn, Long Eyebrow, Doorman, Taming 
Dragon and Taming Tiger. The names oÝ these figures provide 1nsight 1nto 
theIr attributes, special skills, or spiritual message. These attrIbutes have been 
passed down through legends, and althoueh Guan Xiưs paintings are 
considered to be the definitive Images of the Lohans, other artists have sought 
to crea(e their own Interpretatlon of these figures. Thus Images of the I8 
Lohans vary between Buddhist nations and can depend on the time period 1n 
which they were created. 


Paintinsgs and Images of the I8 Lohans are mostly used in Buddhist temples, 
but many new Buddhists or art collectors have soupht to have these figures as 
a part of their home. Small statues, paIntings, tracIngs, and engravIngs of the 
18 Lohans are avallable from many different sources, and can make your 
home's enftranceway more 1nteresting and colorful. They can also form an 
Iinvaluable part of your collectlon of AsIan art. 


118 


Sự (ích 18 Vị La Hán - Thập Bát La Hán tượng trưng cho tín ngưỡng đặc thù 
dân gian. Cuộc đời của các Ngài siêu nhiên kỳ bí nhưng rất mực gần gũi chúng 
sanh. 


Tranh tượng Bỏ-tát trình bày một thế giới trang nghiêm hương hoa nhã nhạc. 
Tranh tượng La-hán trình bày những nét sống động của các bậc Thánh hết sức 
hồn nhiên phụng hiến năng lực của mình. 


1. La-hán Thác Tháp - Tên của Ngài là 7ô-£ẩn-đà (Subinda). Thường ngày, 
Ngài tu tập rất tinh nghiêm, giúp người nhiệt tình nhưng ít thích nói chuyện. 
Tôn giả ít khi đi theo đức Phật ra ngoài, Ngài chỉ ở yên nơi tịnh xá đọc sách 
hoặc quét sân. Có người phê bình cách nói chuyện của Ngài không hay, đức 
Phật biết được an ủi: 


— Này Tô-tần-đà! Nói chuyện hay hoặc đở không liên quan gì đến vẫn đề giác 
ngộ. Mọi người chỉ cân y theo lời ta dạy mà thực hành, dù không nói câu nào 
cũng thành tựu sự giải thoát. 


Đúng thật là Tôn giả hiếm khi lãng phí thời gian vào việc tán gẫu, chỉ dành 
trọn thời gian tọa thiên nên chứng quả A-la-hán rât sớm. 


Đương thời vua nước Án-đạt-la muốn xây dựng một tịnh xá u tịch tại núi Hắc 
Phong, nhưng tìm không ra những tảng đá lớn. Tôn giả chỉ cần vận thần thông 
trong một đêm, mang đến vô số đá rất lớn từ bên kia sông Hằng. Quốc vương 
lại muốn tạo một pho tượng thật lớn bằng vàng tôn trí trong tịnh xá nhưng kho 
lãm quốc gia không đủ cung ứng. Tôn giả chỉ cần nhỏ vải giọt nước xuống 
mấy phiến đá, chúng đều biến thành vàng. Quốc vương vui mừng gọi thợ giỏi 
nhất, đến lấy vàng đúc tượng để nhân dân chiêm lễ. 


Năm trăm năm sau Phật diệt độ, Tôn giả nhiều lần hiện thân tại nước Kiện- 
đà-la để giáo hóa. Hình tượng Ngài được tạo với bảo tháp thu nhỏ trên tay, 
tháp là nơi thờ xá-lợi Phật, giữ tháp bên mình là giữ mạng mạch Phật pháp, vì 
thế Ngài được gọi là La-hán Nâng Tháp. 


Theo Pháp Trụ Ký, ngài Tô-tần-đà là vị La-hán thứ tư, thường cùng 700 vị A- 
la-hán phân nhiêu trụ ở Băc Câu Lô châu. 


119 





2. La-hán Thám Thủ - Hình tượng đưa hai tay lên rất sảng khoái của một vị 
La-hán sau cơn thiền định. Ngài tên là Bán-hác-ca (Panthaka), Trung Hoa 
dịch: Đại lộ biên sanh. Ngài là anh của Châu-lợi-bàn-đặc. Tương truyền hai 
anh em đều sanh ở bên đường, khi mẫu thân trở về quê ngoại sinh nở theo 
phong tục Ấn Độ. 


Bán-thác-ca lớn lên là một thanh niên trí thức, nhân mỗi khi theo ông ngoại 
đi nghe Phật thuyết pháp, bèn có ý định xuất gia. Được gia đình chấp thuận, 
Ngài gia nhập Tăng đoàn, trở thành một vị Tỳ-kheo tinh tân dđng mãnh, chẳng 
bao lâu chứng quả A-la-hán. Nhớ đến em mình là Châu-lợi-bàn-đặc. Ngài trở 
về hướng dẫn em xuất gia. Rất tiếc, thời gian đầu thấy em mình quá dốt nên 
Ngài khuyên em hoàn tục. Đó cũng là vì tình thương và trách nhiệm nên Tôn 
giả đối xử như thế, hoàn toàn không phải giận ghét. 


Về sau, khi Châu-lợi-bàn-đặc chứng Thánh quả, chính Tôn giả Bán-thác-ca là 
người mừng hơn ai hêt. Cả hai anh em dân nhau vê pháp đường, đại chúng 
cảm động tán thán ngợi khen, Đức Phật dạy: 


— Này Bán-thác-ca và Châu-lợi-bàn-đặc, khó ai được như hai anh em các ông, 
vừa cùng xuất gia học đạo, vừa tận trừ phiền não lậu hoặc, chứng quả A-la- 
hán. Sau này hai ông nên đồng tâm hiệp lực lưu lại nhân gian để hoằng dương 
Phật pháp. 

Hai tôn giả vâng lời Phật nên thường tùy hỷ hóa độ chúng sanh. 


120 


Theo Pháp Trụ Ký, Tôn giả Bán-thác-ca là vị La-hán thứ mười, Ngài thường 
cùng 1.100 vị A-la-hán trụ ở Tât-lợi-dương-cù-châu. 





3. La-hán Khai Tâm - Hình tượng vạch áo bày ngực để hiển lộ tâm Phật. 
Ngài tên là 7h/-bác-ca (Jivaka). Thú-bác-ca vốn là một Bà-la-môn nỗi danh, 
nghe nói thân Phật cao một trượng sáu, Thú-bác-ca không tin nên chặt một 
cây trúc dài đúng một trượng sáu đề đích thân đo Phật. Lạ thay, dù đo bất cứ 
cách nào, thân Phật vẫn cao hơn một chút. Thú-bác-ca tìm một cây thang dài 
rồi leo lên thang đo lại, kết quả cũng vậy. Đo đến mười mấy lần, không còn 
cây thang nào dài hơn mà thân Phật vẫn cao hơn. Lúc này ông thiệt tình khâm 
phục và xin quy y làm đệ tử. 


Sau khi xuất gia, trải qua bảy năm khổ hạnh, Ngài chứng quả A-la-hán, vì 
muôn kỷ niệm nhân duyên đo Phật mà xuât gia ngộ đạo. Ngài lây cây sào lúc 
trước, đi đên chô cũ nói: 


— Nếu Phật pháp là chân lý ngàn đời thì xin cây sào này mọc lại và sinh trưởng 
ở đây. 


Nói xong, Ngài cắm cây sào xuống đất. Cây sào bỗng nây chỗi ra lá. Thời 
gian sau từ chỗ đó mọc lên một rừng trúc tốt tươi lan Tộng cả vùng, người ta 
ĐỌI nơi ấy là Trượng Lâm. Quần chúng Phật tử kéo đến chiêm bái chứng tích 
mâu nhiệm cây gậy đo Phật. Nơi đây rừng núi khô căn hoang dã, thiếu nước 
uống nghiêm trọng, tôn giả Thú-bác-ca liền vận thần thông biến ra hai suối 
nước một nóng, một lạnh đề mọi người tha hồ sử dụng. Hai suối này nằm cách 
mười dặm về phía Tây Nam của Trượng Lâm. Dân chúng vùng này mãi nhớ 
ơn đức của Tôn giả. 


121 


Theo Pháp Trụ Ký, Ngài Thú-bác-ca là vị La-hán thứ chín, thường cùng 900 
vị La-hán trụ trong núi Hương Túy. 





4. La-hán Hỷ Khánh - Ngài tên là Ca-nặc-ca-phạf-tha (Kanakavatsa), còn 
gọi là Yết-nặc-ca-phược-sa. Đức Phật thường khen Ngài là vị La-hán phân 
biệt thị phi rõ ràng nhất. Khi chưa xuất gia Ngài là người rất tuân thủ khuôn 
phép, giữ gìn từ lời nói đến hành động, một ý nghĩ xâu cũng không cho phát 
khởi. Sau khi xuất gia, Ngài càng nỗ lực tinh tấn tu tập, nhờ thiện căn sâu dày 
Ngài chứng quả A-la-hán rất mau. 


Ngài thường đi du hóa khắp nơi với gương mặt tươi vui và dùng biện tài thuyết 
pháp để chiêu phục chúng sanh. Thây mọi người thường vô ý tạo nhiều nghiệp 
ác hằng ngày, tương lai bị quả khổ địa ngục nên khi thuyết pháp Ngài thường 
xiên hình giáo lý nhân quả thiện ác, giúp chúng sanh phân biệt rõ ràng để sửa 
đổi. Một lần nọ đi ngang qua thôn trang, thấy một gia đình đang giết vô số 
trâu dê gà vịt để làm lễ mừng thọ. Ngài ghé lại, thuyết giảng một hồi về 
phương pháp chúc thọ, về cách mừng sinh nhật là ngày khó khăn khổ nhọc 
của mẹ, nên phận làm con không được ăn uống vul chơi, trái lại nên tịnh tâm 
suy niệm ân đức cha mẹ, quyết chí tu tập thành tựu đạo nghiệp. 


Bằng cách giảng dạy chân thật, Tôn giả suốt đời như ngọn hải đăng đem ánh 
sáng Phật pháp soi rọi nhân sinh. 


Theo Pháp Trụ Ký, Ngài là vị La-hán thứ hai, thường cùng 500 vị La-hán trụ 
tại nước Ca-thâp-di-la (Kashmnr). 


122 





5. La-hán Tĩnh Tọa - Tên của Ngài là Njc-cn-la (Nakula). Trên vách hang 
thứ 76 của động Đôn Hoàng có vẽ hình tượng Ngài ngôi kiết già trên phiến 
đá. Theo truyền thuyết, Ngài thuộc giai cấp Sát-đế-lợi sức mạnh vô song, đời 
sông chỉ biết có chiến tranh chém giết. Khi theo Phật xuất gia, Ngài đạt quả 
A-la-hán trong tư thế tĩnh tọa. 


Đương thời của Tôn giả, có ngoại đạo Uất-đầu-lam-tử, công phu thiền định 
cao, từng biện bác với hy vọng chinh phục Tôn giả theo pháp thuật của mình. 
Nhưng với niềm tin chân chánh, Tôn giả khẳng định răng chỉ có công phu tọa 
thiền, quán chiếu bằng trí tuệ, sức nhẫn nhục bền bỉ, nghiêm trì tịnh giới mới 
đạt được định lực không thối chuyền. Pháp tu luyện ngoại đạo chỉ được định 
lực tạm thời, không thể an trú vĩnh viễn trong pháp giải thoát, khi gặp cảnh 
bên ngoải quấy nhiễu sẽ bị hủy hoại. 


Sau nảy quả nhiên Uất-đầu-lam-tử thọ hưởng sự cúng dường nồng hậu vua 
nước Ma-kiệt-đà, vì khởi vọng tâm mà toàn bộ công phu tiêu tán, sau khi chết 
lại rơi vào địa ngục. Tôn giả Nặc-cù-la dùng thiên nhãn thấy rõ điều ấy, một 
lần nữa cảnh giác với vua Ma-kiệt-đà: 


— Đó chính là pháp tu không rốt ráo của ngoại đạo, những phiền não căn bản 
của con người chưa được diệt trừ hết. 

Vua nghe Tôn giả giải thích mới hiểu được Phật pháp chân chánh đáng quý, 
phát khởi niềm tin nơi Tôn giả. 


LÀO 


Theo Pháp Trụ Ký, Tôn giả Nặc-cù-la được xếp vảo vị trí La-hán thứ năm, 
Ngài thường cùng 800 vị A-la-hán trụ ở Nam Thiệm Bộ Châu. 





6. La-hán Ba Tiêu - Tên của Ngài là Phạ-na-bà-tr (Vanavasin). Theo truyền 
thuyết khi mẹ Ngài vào rừng viêng cảnh, mưa to dữ dội và bà hạ sanh Ngài 
trong lúc ấy. Sau khi xuất gia với Phật, Ngài thích tu tập trong núi rừng, 
thường đứng dưới các cây chuối nên còn được gọi là La-hán Ba Tiêu. 


Có lần, đức Phật hàng phục con yêu trong một cái đầm sâu. Cảm phục ân đức 
của Phật, yêu long xin Ngài lưu lại chỗ của mình đề được gần gũi cúng đường. 
Phật dạy Ngài không thê ở một nơi lâu, nên cử năm vị Đại A-la-hán đến, đó 
là các vị Xá-lợi-phất, Mục-kiền-liên, Nhân-kiệt-đà, Tô-tần-đà và Phạt-na-bà- 
tư. Khi tôn giả Phạt-na-bà-tư đến tiếp nhận lễ vật cúng dường, Ngài thường 
thích tọa thiền trên phiến đá lớn bên cạnh đầm, khi thì ngồi suốt tuần, lúc ngồi 
cả nửa tháng. 


Theo lời phó chúc của đức Phật, Tôn giả lưu tâm hóa độ vua Ca-ni- sắc-ca. 
Nhân dịp nhà vua đi săn, Tôn giả hóa làm con thỏ trăng dẫn đường cho vua 
đến gặp một mục đồng đang lây bùn: đất nặn tháp Phật. Mục đồng nói rằng 
Phật thọ ký 400 năm sau vua Ca-nj-sắc-ca sẽ xây tháp thờ Phật tại đây. Mục 
đồng ấy cũng chính là Phạt-na-bà-tư hóa hiện. Từ đó, vua trở nên bậc đại quân 
vương hoằng dương Phật pháp, xây chùa tháp tự viện, ủng hộ cúng dường 
Tăng chúng, tô chức kiết lập kinh điển Phật giáo lần thứ tư tại thủ đô Ca-thấp- 
di-la. Tất cả những thành tựu này đều nhờ thâm ân giáo hóa của tôn giả Phạt- 
na-bà-tư. 

Theo Pháp Trụ Ký, tôn giả Phạt-na-bà-tư là vị La-hán thứ mười bốn, ngài và 
1.400 vị La-hán thường ở trong núi Khả Trụ. 


124 





7. La-hán Tiểu Sư - Tên của Ngài là Phạf-xà-la-phất-đa-la (Vajraputra). 
Tương truyền khi còn ở thế tục, Ngài làm nghề thợ săn, thể lực rất tráng kiện, 
một tay có thể nâng một con voi, hoặc nắm một con sư tử ném xa hơn 10 mét. 
Mỗi khi muông thú chạm mặt Ngài, chúng đều hoảng sợ lánh xa. Sau khi xuất 
gia, Ngài nỗ lực tu tập, chứng quả La-hán. Lại có một con sư tử thường quấn 
quít bên Ngài, do đó Ngài biệt hiệu La-hán Đùa Sư TỬ. 


về phía Bắc tịnh xá Trúc Lâm có ao Ca-lan-đà, nước trong mát có thể trị lành 
được nhiều bịnh, đức Phật vẫn thường đến đó thuyết pháp. Sau khi Phật diệt 
độ, nước ao bỗng khô cạn, ngoại đạo bèn phao tin rằng Phật pháp đã suy vi. 
Tôn giả Phạt-xà-la- phất- đa-la từ châu Bát-thích-noa bay. đến, lấy tay chỉ 
xuống ao, lập tức nước đây trở lại. Tôn giả bảo mọi người rằng: 

— Nước ao cạn khô vì mọi người không có niềm tin kiên cỗ nơi Phật pháp. 
Nếu tất cả đều vâng lời Phật dạy, một lòng tin thọ phụng hành như khi Phật 
còn tại thế thì tôi bảo đảm nước trong ao sẽ không bao giờ cạn khô. 


Mọi người nghe Tôn giả nói, ngưỡng vọng uy thần và nhiệt tâm hộ trì Phật 
pháp của Tôn giả nên phát khởi lòng tin Tam bảo. Từ đó nước ao luôn trong 
xanh và tràn đầy. 

Qua câu chuyện trên chúng ta có thê thấy các bậc La-hán luôn ở tại nhân gian 
để xiến dương pháp Phật. 


Theo Pháp Trụ Ký. Ngài là vị La-hán thứ tám, thường cùng 1.100 vị La-hán 
trụ ở châu Bát-thích-noa. 


125 





8. La-hán Tọa Lộc - Ngài tên là 7ân- -đầu- lô-phảá-đoa (Pindolabharadvaja), 
xuất thân dòng Bà-la-môn, là một đại thần danh tiếng của vua Ưu Điền. Ngài 
thích xuất gia nên rời bỏ triều đình vào rừng núi nỗ lực tu tập, sau khi chứng 
Thánh quả cỡi hươu về triều khuyến hóa vua, nhân đó được tặng danh hiệu 
La-hán Cõi Hươu. 


Nhân một hôm Tôn giả dùng thần thông lấy cái bát quý treo trên cây trụ cao 
của một trưởng giả, bị Phật quở trách việc biểu diễn thần thông làm mọi người 
ngộ nhận mục đích tu học Phật pháp. Phật dạy Tôn giả phải vĩnh viễn lưu lại 
nhân gian để làm phước điền cho chúng sanh, vì thế trong các pháp hội Tôn 
giả thường làm bậc ứng cúng. Một lần ở thời Ngũ Đại, triều vua Ngô Việt 
thiết trai, có một Hòa thượng lạ, tướng mạo gầy ôm, lông mày đài bạc trăng 
bay đến ngồi vào chỗ dành cho khách quý mà ăn uống vui vẻ. Ăn xong Ngài 
tuyên bố Ngài là Tân-đầu-lô. Dưới thời vua A-dục và vua Lương Võ Đề, Ngài 
đích thân hiện đến giáo hóa, làm tăng trưởng lòng tin. Thời Đông Tắn ngài 
Đạo An là bậc cao tăng phiên dịch kinh điển thường lo buồn vì sợ chỗ dịch 
của mình sai sót. Ngài khấn nguyện xin chư Hiển Thánh hiển lộ thần tích để 
chứng minh. Tối hôm đó Ngài nằm mộng thấy một vị Hòa thượng lông mày 
trằng nói: 


— Ta là Tân-đầu-lô ở Ân Độ, lây tư cách là một đại A-la-hán, ta bảo chứng 
những kinh điển ông dịch đều rất chính xác. 

Tôn giả Tân-đầu-lô là một vị La-hán rất gần gũi nhân gian, Pháp Trụ Ký xếp 
Ngài là vị La-hán thứ nhất, thường cùng 1.000 vị La-hán trụ ở Tây Ngưu Hóa 
Châu. 


126 


TT) p 





9, La-hán Trường Mi - Tên của Ngài là A-/hj-đa (AJita) thuộc dòng Bà-la- 
môn nước Xá-vệ. Theo truyền thuyết khi Ngài mới sanh ra đã có lông mày dài 
rủ xuống, điều báo hiệu kiếp trước Ngài là một nhà sư. Sau khi theo Phật xuất 
gia, Ngài phát triển thiền quán và chứng A-la-hán. 


Ngài cũng là một trong những thị giả Phật, khi chứng quả xong vẫn thường 
du hóa trong dân gian. Một hôm đến nước Đạt-ma-tất-thiết-đế, nhân dân nước 
này không tin Phật pháp, chỉ thờ quỷ thần sông núi. Thái tử nước này bệnh 
nặng, vua cho mời danh y trị bệnh và thỉnh giáo các nhà tu ngoại đạo. Các vị 
ấy bảo: “Đại vương chớ lo, bệnh của Thái tử không cần uống thuốc cũng 
khỏi.” Khi gặp Tôn giả A-thị-đa, vua hỏi thử thì Tôn giả bảo rằng bệnh không 
qua khỏi. Vua rất tức giận bỏ đi. Một tuần sau, Thái tử chết thật, vua tạm thời 
không tô chức tang lễ, ngày hôm sau vua đi gặp tôn giả A-thị-đa, Ngài chia 
buôn với vua, còn vua khi gặp các ngoại đạo thì lại nghe chúc mừng Thái tử 
hết bệnh. Điều này chứng tỏ các ngoại đạo không có dự kiến đúng đắn. Nhà 
vua từ đó quy ngưỡng Phật pháp. Nhờ sự hoằng dương của Tôn giả mà Phật 
pháp hưng thịnh ở nước này. 


Đã hơn 2.000 năm, nhưng tại Ân Độ vẫn còn tin răng tôn giả A-thị-đa còn 
đang trị bệnh cho người hay tọa thiền trên núi. 

Pháp Trụ Ký xếp Ngài là vị La-hán thứ mười lăm, thường cùng 1.500 A-la- 
hán trụ trong Linh Thứu Sơn. 


L7 





10. La-hán Hàng Long - Ngài tên là Nan-đề-mậr-ấa-la (Nandimitra), Trung 
hoa dịch Khánh Hữu, ra đời sau Phật diệt độ S00 năm, cư trú tại nước Sư Tử. 


Ngài là vị Đại La-hán thần thông quảng đại, đạo hạnh trang nghiêm. Tương 
truyền có một lần cả đảo Sư Tử bị Long Vương dâng nước nhận chìm, Tôn 
giả ra tay hàng phục rồng nọ và được tặng hiệu La-hán Hàng Long. Khi Ngài 
sắp thị tịch, mọi người buồn thương lo sợ vì thế gian sẽ không còn bậc La- 
hán. Ngài cho biết có 16 vị La-hán vâng lệnh Phật lưu trụ cõi Ta-bà để ủng hộ 
Phật pháp. Lời dạy của Ngài được ghi chép thành bộ “Pháp Trụ Ký”. Nói 
“Pháp Trụ Ký” xong, tôn giả Khánh Hữu bay lên không trung hóa hiện vô sỐ 
thần biến, rồi dùng chơn hỏa tam-muội thiêu thân. Xá-lợi ngũ sắc rơi xuống 
như mưa, mọi người tranh nhau lượm mang về tôn thờ cúng dường. 


Tuy đã thiêu thân, nhưng Tôn giả không rời nước Sư Tử, Ngài bay về động 
đá trên núi để tọa thiền. Thời gian thoáng chốc đã hơn 400 năm, khi Tôn giả 
xuất định, Ngài ôm bát xuống núi khất thực thì thấy phong cảnh đã đổi khác. 
Ngài nhằm tính lại và khám phá ra mình đã toạ thiền hơn 400 năm bèn bật 
cười ha hả. Sau đó Ngài thường. xuất hiện khắp nơi, khi thì trì bát, lúc thì giảng 
kinh... Mọi người vân còn tin Tăng Ngài vĩnh viễn không rời thế gian mà luôn 
luôn cùng 16 vị La-hán kia tiếp tục hoằng hóa. 

*DI Bản: Tôn giả Nan-đề-mật-đa-la là vị La-hán thứ 17, do mọi người tưởng 
nhớ công ơn ngài nói ra Pháp Trụ Ký. 


128 





11. La-hán Bồ Đại - Tên của Ngài là Nhân-yễr- đà hay Nhân-kiệt-đà 
(Angada). Theo truyền thuyết Ngài là người bắt răn ở Ấn Độ, xứ này nhiều 
rắn độc hay cắn chết người. Ngài bắt chúng, bẻ hết những răng nanh độc rồi 
phóng thích lên núi. Hành động ấy phát xuất bởi lòng từ cao độ, nên Ngài 
được xem như biểu trưng của từ bị. Sau khi đắc đạo, Ngài thường mang một 
túi vải bên mình đề đựng răn, cũng trùng hợp như Hòa thượng Bồ Đại ở Trung 
Hoa. 


Nhân có một người nước Ô-trượng-na muốn tạc tượng Bồ-tát Di-lặc, nhưng 
chưa được thấy diện mạo Bồ-tát nên không dám làm. Ông lập hương án trong 
vườn hoa chí thành khẩn nguyện, cung thỉnh một vị Hiền Thánh đến đề giúp 
ông. Khấn xong thì có một vị La-hán xuất hiện xưng tên là Nhân-yét-đà, đến 
đưa ông lên cung trời Đâu-xuất để gặp Bồ-tát Di-lặc. Tôn giả đã đưa người 
này lên cung trời trước sau cả thảy ba lần để chiêm ngưỡng chân tướng trang 
nghiêm của Bồ-tát. Tượng Bồ-tát tạo xong được bảo tồn tại thủ đô nước Ô- 
trượng-na, đó là nhớ công ơn của Tôn giả. 


La-hán là một bậc bất sanh bất diệt, đến đi tự tại, các Ngài du hóa nhân gian 
dưới mọi hình thức. La-hán Bồ Đại có hình tướng mập mạp, bụng to, túi vải 
lớn bên mình như là hiện thân của Bồ-tát Di-lặc, trong câu chuyện trên đã có 
ít nhiều liên hệ. 


129 


Theo Pháp Trụ Ký, Ngài là vị La-hán thứ mười ba, thường cùng 1.300 vị À- 
la-hán trụ trong núi Quảng Hiệp. 





12. La-hán Khoái Nhĩ - Ngài tên là Na-già-fê-na (Nagasena) hay còn gọi là 
Na Tiên. Nagasena theo tiếng phạn nghĩa là đội quân của rông và tượng trưng 
sức mạnh thiên nhiên. Ngài Na Tiên sinh trưởng ở miền Bắc Ấn là bậc La- 
hán nỗi tiếng về tài biện luận. Đương thời của Ngài gặp lúc vua Di-lan-đà cai 
trị, nhà vua là người Hy Lạp vốn chuộng biện thuyết. Nghe tiếng tôn giả Na 
Tiên là bậc bác học đa văn nên nhà vua đích thân phỏng vấn. Cuộc vẫn đạo 
giữa bậc đế vương và bậc Tỳ-kheo thoát tục đã đề lại cho chúng ta một tác 
phẩm bất hủ “Kinh Na Tiên tỳ Kheo”, mà cả hai tạng Nam truyền và Bắc 
truyền đều lưu giữ đến nay. Nhờ sự chỉ dạy của tôn giả Na Tiên mà cuối cùng 
vua Di-lan-đà trở thành vị quốc vương anh minh hết lòng ủng hộ Phật pháp. 


Có chỗ nói ngài Na Tiên chuyên tu về nhĩ căn, tranh tượng của Ngài mô tả vị 
La-hán đang ngoáy tai một cách thú vị. Mọi âm thanh vào tai đều giúp cho 
tánh nghe hiển lộ, rất thường trụ và rất lợi ích. Từ nhĩ căn viên thông phát 
triển thiệt căn viên thông, trở lại dùng âm thanh thuyết pháp đưa người vào 
đạo, đó là ý nghĩa hình tượng của tôn giả Na Tiên. 


Theo Pháp Trụ Ký, Ngài cũng là vị La-hán thứ mười hai, thường cùng 1.200 
vị La-hán trụ trong núi Bán-độ-ba. 


130 





13. La-hán Trầm Tư - Ngài chính là La-hẩu-la (Rahula). Sau khi theo Phật 
xuất gia, nhờ sự giáo dưỡng của Thế Tôn, Ngài bỏ dần tập khí vương giả và 
thói xấu trêu ghẹo người, nỗ lực tu tập để chứng Thánh quả. Ngài luôn khiêm 
cung nhẫn nhục, không thích tranh cãi hơn thua, phòng của mình bị người 
chiếm ở, Ngài lắng lặng dời vào nhà xí ngủ qua đêm. Đi khất thực bị bọn côn 
đồ ném đá trúng đầu chảy máu. Ngài lặng lẽ đến bờ suối rửa sạch rồi tự tay 
băng bó. Tín chủ cúng cho Ngài một tịnh thất, ít lâu sau đòi lại đem cúng 
người khác, Ngài cũng bình thản dọn ra khỏi phòng. 


Sau khi chứng quả A-la-hán, Ngài lặng lẽ tu tập. Đức Phật khen tặng Ngài là 
Mật hạnh đệ nhât và chọn Ngài vào trong sô l6 La-hán lưu lại nhân gian. Với 
đức tánh lặng lẽ, Ngài được tặng danh hiệu La-hán Trâm Tư. 


Sau Phật diệt độ, vua nước Câu-thi-na không tin Phật pháp, đập phá chùa viện, 
thiêu hủy kinh tượng, số người xuất gia giảm sút. Có một Hòa thượng ôm bát 
vào thành khất thực, nhưng cả thành chăng ai để ý tới, khó khăn lắm Ngài mới 
gặp một gia đình tin Phật cúng cho bát cháo nóng. Hòa thượng hớp xong 
miệng cháo thở dài, thí chủ hỏi thăm thì được Hòa thượng kể lại thời Phật còn 
tại thế, Ngài cũng từng theo Phật đến đây khất thực, lúc ây nhà nhà tranh nhau 
cúng dường, khác hăn ngày nay. Hòa thượng tiết lộ thân thế mình chính là La- 
hầu-la, mấy trăm năm nay dốc lòng hoằng dương Phật pháp. 


Theo Pháp Trụ Ký, Ngài là vị La-hán thứ mười một, thường cùng I.100 vị A- 
la-hán trụ ở Tât-lợI-dương-cù-châu. 


131 





14. La-hán Kháng Môn - Tên của Ngài là Chú-irà-bán-thác-ca, hay Châu- 
lợi-bàn-đặc (Cullapatka). Truyền thuyết Phật giáo nhắc đến Ngài như một tắm 
øương cần cù nhẫn nại. Vì không thông minh như anh nên khi xuất gia Ngài 
không tiếp thu được Phật pháp, kế cả xếp chân ngôi thiền cũng không xong. 
Về sau được sự chỉ dạy lân mẫn của Thế Tôn, Ngài thực hành pháp môn quét 
rác với cây chối trên tay. Nhờ sự kiên trì, dốc tâm thực hành lời dạy của Phật, 
quét sạch mọi cấu uế bên trong lẫn bên ngoài, Ngài đã chứng Thánh quả. 


Một hôm đại thần Kỳ-bà thành Vương Xá thỉnh Phật và các vị A-la-hán đến 
nhà thọ trai. Tôn giả Bán-thác-ca không biết em mình đã chứng quả nên không 
phát thẻ tham dự. Đến khi chuẩn bị thọ trai, Phật bảo Bán-thác-ca về tịnh xá 
xem có sót người nào. Tôn giả về Trúc Lâm thì thấy cả ngàn vị Hòa thượng 
đang tọa thiền rải rác trong vườn. Ngạc nhiên và dùng thiên nhãn quán sát, 
mới vỡ lẽ ra đó là trò đùa của em mình, Tôn giả mừng rỡ xúc động, tán thán 
công phu của Châu-lợi-bàn-đặc. 


Theo truyền thuyết, khi đi khất thực Tôn giả gõ cửa một nhà nọ và làm ngã 
cánh cửa cũ hư. Điều này cũng gây bối rồi! Về sau, Phật trao cho Tôn giả một 
cây gậy có treo những chiếc chuông nhỏ để khỏi phải gõ cửa nhà người. Nếu 
chủ nhân muốn bồ thí thì sẽ bước ra khi nghe tiếng chuông rung. Cây gậy gõ 
cửa trở thành biểu tượng của Tôn giả, và là hình ảnh quen thuộc trong sinh 
hoạt Phật giáo. 


Theo Pháp Trụ Ký, Tôn giả là vị La-hán thứ mười sáu, cùng với 1.600 vị A- 
la-hán thường trụ tại núi Trì Trục. 


132 





15. La-hán Ky Tượng - Tên của Ngài là Ca-lý-ca (Kalica), trước khi xuất gia 
làm nghề huân luyện voi. Khi Tôn giả chứng quả A-la-hán, đức Phật bảo Ngài 
nên ở tại quê hương mình (Tích Lan) đê ủng hộ Phật pháp. 


Phật đến Tích Lan thuyết kinh Lăng Già, Tôn giả cũng là một trong số đệ tử 
đi theo. Đức Phật sắp rời đảo, vua Dạ-xoa cung thỉnh đức Phật để lại một kỷ 
niệm tại đảo để làm niềm tin cho hậu thế. Thế Tôn ấn dấu chân của mình trên 
một ngọn núi, nơi đó trở thánh Phật Túc Sơn, và bảo tôn giả Ca-lý-ca gìn giữ 
thánh tích này. Phật Túc Sơn nổi tiếng khắp nơi, mọi người đua nhau chiêm 
lễ. Trải qua thời gian nó bị chìm vào quên lãng, con đường dẫn lên núi bị cỏ 
hoang phủ kín. Trong dịp vua Tích Lan là Đạt-mà-ni-a-ba-á bị kẻ địch rượt 
đuôi nên chạy trỗn vào hang núi, Tôn giả hóa thành một con nai hoa rất đẹp 
dụ dẫn nhà vua lên núi để hiển lộ lại dẫu chân Phật. Sau nhiều triều đại kế 
tiếp, Phật Túc Sơn lại không người viếng thăm. Tôn giả một phen nữa hóa 
thành thiếu nữ bẻ trộm hoa trong vườn của vua. Khi bị bắt, thiếu nữ chỉ tay 
lên ngọn núi phủ sương mờ, bảo rằng mình hái hoa cúng Phật ở trên ấy. Phật 
Túc Sơn từ đó khắc sâu hình ảnh trong lòng người, môi năm đến ngày 15 
tháng 3 âm lịch, quần chúng kéo nhau đi lễ bái thành tích rằm rộ không ngớt. 


Theo Pháp Trụ Ký, Tôn giả Ca-lý-ca là vị La-hán thứ bảy, cùng với 1.000 vị 
A-la-hán luôn thường trụ tại Tăng Gñà Trà Châu (Tích Lan). 


133 





16. La-hán Quá Giang - Tên của Ngài là Bạ/-đà-la (Bhadra). Bạt-đà-la còn 
gọi là Hiên, vì mẹ Ngài hạ sanh Ngài dưới cây Bạt-đà, tức là cây Hiên. 


Theo truyền thuyết, Tôn giả rất thích tắm rửa, mỗi ngày tắm từ một lần đến 
mười lần, và như vậy rất mất thời gian đồng thời trễ nải công việc. Chẳng hạn 
khi mọi người thọ trai, Ngài lại đi tăm, khi lên ăn thì cơm rau đã hết. Nhiều 
buổi tôi, Ngài lén đi tắm khi mọi người đang tọa thiền. Thậm chí ngủ giữa 
đêm cũng thức dậy đi tắm, có khi một đêm tắm năm, sáu lần! Việc này đến tai 
đức Phật, Thế Tôn kêu Tôn giả đến bên, chỉ dạy cách tắm rửa thiết thực, nghĩa 
là ngoài việc tây rửa thân thê còn phải tây rửa cấu uề trong tâm, gột sạch các 
tham sân phiền não để cả thân tâm đều thanh tịnh. 


Tiếp nhận lời Phật dạy, Tôn giả hành trì theo ý nghĩa đích thực của việc tắm 
rửa, siêng năng gột rửa tâm nên chăng bao lâu chứng quả A-la-hán. Từ đó tắm 
rửa là một pháp tu hữu dụng thiết thực mà Tôn giả thường khuyên dạy mọi 
người. Các tự viện Trung Hoa thường thờ hình tượng Ngài trong nhà tăm để 
nhắc nhở ý nghĩa phản tỉnh tư duy. 


Tôn giả cũng thường dong thuyền đi hoằng hóa các quần đảo của miền đông 
An Độ như Java, Jakarta... nên được mang tên La-hán Quá G1Iang. 


Theo Pháp Trụ Ký, Ngài là vị La-hán thứ sáu, thường cùng 900 vị A-la-hán 
trụ tại Đam-một-la-châu. 


134 





17. La-hán Phục Hồ - Tên của Ngài là Đạf-rma-đa-la (Dharmatrata), người ở 
núi Hạ Lan tỉnh Cam Túc. Thuở nhỏ Đạt-ma-đa-la đến chùa, rất thích chiêm 
ngưỡng hình tượng 16 vị La-hán thờ trong điện. Sư phụ cũng hay kế cho cậu 
bé nghe những chuyện thần kỳ của các vị La-hán, dần dần trong tánh linh trẻ 
thơ in đậm hình ảnh các Ngài, thậm chí khi ngủ cũng mơ thấy. 


Một hôm trong khi chiêm lễ, Đạt-ma- -đa-la bỗng thấy các hình tượng La- hán 
cử động, vị thì quơ tay, vị thì chớp mắt như người thật. Ngỡ mình hoa mắt, 
Đạt-ma-đa-la định thần nhìn kỹ lại, lần này thấy rõ hơn, một số vị còn cười 
tươi tắn. Từ đó Đạt-ma-đa-la càng thêm siêng năng lễ kinh, và ngày nào cũng 
được chứng kiến các kỳ tích cảm ứng. Đạt-ma-đa-la theo hỏi một vị La-hán 
cách tu tập để được trở thành La-hán. Ngài chỉ dạy cậu nên siêng năng tọa 
thiền, xem kinh, làm các việc thiện. Đạt-ma-đa-la phát tâm tu hành, thực hiện 
lời dạy của bậc La-hán nên chăng bao lâu chứng quả. 


Thành một A-la-hán thần thông tự tại. Ngài thường du hóa trong nhân gian, 
giảng kinh thuyết pháp, gặp tai nạn liền ra tay cứu giúp. Tôn giả ba lần thu 
phục một con hồ dữ đem nó về núi cho tu, đi đâu thì dẫn theo. Bên cạnh hình 
tượng Ngài người ta vẽ thêm một con hồ, Ngài thành danh La-hán Phục Hồ. 


La-hán Hàng Long và La-hán Phục Hồ là hai vị được đưa thêm vào danh sách 
Thập Lục La-hán, đê trở thành một truyền thuyêt vĩnh viên được tôn thờ. 


135 





18. La-hán Cử Bát - Tên của Ngài là Ca-nặc-ca-bar-ly-đoa-xà 
(Kanakabharadvaja). Ngài là vị Đại đệ tử được đức Phật giao phó giáo hóa 
vùng Đông Thăng Thân Châu. 





Quốc vương nước Tăng-già-la ở Nam Hải không tin Phật pháp, Tôn giả Ca- 
nặc-ca tìm cách hóa độ. Một sớm mai, khi đang cầm gương soi mặt, quốc 
vương giật mình kinh sợ vì trong gương không có mặt mình mà có hình dạng 
vị đại sĩ Bạch Y. Đây là do phép thần biến của Tôn giả. Theo lời khuyên của 
quân thần, nhà vua cho tạc tượng Bồ-tát Quan Thế Âm để thờ phụng và từ đó 
hết lòng tin Phật. 


136 


Ngài Huyền Trang khi sang Ấn Độ, trụ tại chùa Na- lan-đà nghe kể câu chuyện 
sau: Sau khi đức Phật Niết-bàn vài trăm năm sau, quốc vương nước Ma-kiệt- 
đà làm lễ lạc thành ngôi chùa Đại Phật, thỉnh mây ngàn vị Hòa thượng đến 
cúng dường. Khi mọi người bắt đầu thọ trai, bỗng nhiên có hai vị Hòa thượng 
từ không trung bay xuống. Cả hội chúng kinh ngạc, vua hỏi lai lịch thì một vị 
xưng là Tân-đầu-lô ở Tây-cù-đa-ni châu, một vị xưng là Ca-nặc-ca ở Đông 
Thắng Thần Châu. Vua vui mừng thỉnh hai Tôn giả chứng minh trai phạn. 
Thọ trai xong, hai vỊị cười nói: 


— Này các vị, 16 La-hán chúng tôi sẽ mãi mãi lưu lại thế gian, cùng tu tập với 
tât cả Phật tử chí thành đời sau. 


Tôn giả Ca-nặc-ca thường mang một cái bát sắt bên mình khi du hành khất 
thực, nên được gọi là La-hán Cử Bát. 


Theo Pháp Trụ Ký ngài là vị La-hán thứ ba, thường cùng 600 vị A-la-hán trú 
tại Đông Thăng Thân Châu. (Thiên Viện Viên Chiêu) 


---0Ö0--- 
The ten principal disciples 


The ten principal disciples were the main discIples of Gautama Buddha. 
Depending on the scripture, the disciples Iincluded 1n this group vary. The 
Vimalakirti Sutra Includes: 


1.Shariputra 


Sariputra (Sanskrit), or Sariputta (PalI), 1s a top master of Wisdom. In 
Heart Sutra, the bodhisattva Avalokitesvara preaches to him. 


2.Maudgalyayana 


Maudgalyayana (Skt) or Moggallana(Pall), also known as 
Mahamaudgalyayana or Mahamogsallana. He 1s a top masfer of supernatural 
powers. Maudgalyayana and Sariputra were once disciples of SanJaya 
Belatthaputta, the skeptic, but they became disciples of the Buddha. In 
Chinese Buddhism, the Mass that Maudgalyayana held to save his mother 
who had gone to the Hungry Ghost realm (one of the Six realms) 1s the 
foundation of ullambana (Ghost Festival). 


137 


3.Mahakasyapa 


Mahakasyapa (Skt.) or Mahakassapa (Pali). He was a top master of 
ascetic training. After the death of Shakyamumi Buddha, he assumes the 
leadership of the sangha, compiled the Buddha's sayIngs (sutfas) with 500 
other disciples (First Buddhist councIls), and became the first man who 
preached the Buddha's teachings directly. 


4.Subhuti 


Subhut (Skt. & Pali) understood the potency of emptiness. He appears 
1n several Sutras of Mahayana Buddhism which teach Sunyata (Emptiness or 
Voidness). 


5.Purna Maitrayani-putra 


Purna Maitrayanipufra (Skt.) or Punna Mantaniputfa (Pali). He was also 
called Purna for short. He was the greatest teacher of the Law out of all the 
disciples. He was the top master of preaching. 


6.Katyayana 


Katyayana or Mahakatyayana (Skt) or Mahakaccana (Pali). He 
understood Shakyamumi Buddha's lecture the best. Although he had only five 
master In the rural areas, he was permitted to learn Vinaya by the Buddha. 


7.Anuruddha 


Anuruddha (Pali) or Aniruddha (Skt.) was a top master of claIrvoyance 
and the practice of the four foundations of mindfulness (satipatthana). 
Aniruddha was a cousin of Shakyamumi Buddha. He and Ananda became 
monks at the same time. 


8.Upali 


Upali (Skt. & Pali) was a top master of Vinaya. He was born in the 
Shudra class and worked as a barber, ayurveda vaidya. Buddha had denied the 
class system, he ranked his discIples according to the order in which they 
Joined. So Upali was ranked ahead of the ex-princes. In the First Buddhist 
counc1l, the Vinaya was compiled based on his memory. 


138 


9.Rahula 


Rahula (Skt. & Pali) was the only son of the Buddha (when he was still 
Prince Siddhartha) and his wife Princess Prthi. He was a scrupulous, strict and 
shrewd person. When the Buddha went to his hometown, he became the first 
Samanera (novice monk). 


10.Ananda 


Ananda (Skt. & Pali) listened to the Buddha's teachings the most among 
the disciples. He was a cousin of the Buddha. Ananda means great delight. 
After he became a monk, he took care of the Buddha for 25 years, until the 
Buddha died. In the First Buddhist councIl, the suftas/sutras were compiled 
based on his memory. He lived to 120 years old. 


10 đệ tử cuả Phật - Thập đại đệ tử: 


. Ngài Xá Ly Phát, trí huệ đệ nhất 

. Ngài Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất 
. Ngài Ma La Ca Diếp, đầu đà đệ nhất 

. Ngài A Na Luật, thiên nhãn đệ nhất 

. Ngài Tu Bồ Đề, giải không đệ nhất 

. Ngài Phú Lâu Na, thuyết pháp đệ nhất 

. Ngài Ca Chiên Diên, luận nghiã đệ nhất 
. Ngài Ưu Bà Ly, trì luật đệ nhất 

9. Ngài La-Hầu-La, mật hạnh đệ nhất 

10. Ngài A-Nan-Đà, đa văn đệ nhất 





©® ¬\) G— Cà: +> C t) 


Aristocracy — nhóm quý tộc thành viên trong nhóm cai trỊ 

Arousal - suốt ngày đêm 

Arrogance — attitude of superiorIty = kiêu ngạo, kiêu căng 

Articulate - nỗi khớp 

Arya — a noble one who has attained high levels of spiritual realization, 


(SKT) especially direct Insight 1nto the ultImate nature of realIty. 
- SuperIor being = siêu nhân 


139 


Aryadeva - Bồ-tát Thánh Thiên 


Thịs article for the Great Masters Serles focuses on Aryadeva, the second of 
what His Holiness the Dalai Lama refers to as the Seventeen Pandits of 
Nalanda, whose works form the foundaton for Mahayana Buddhist 
philosophy. 


Birth and Training 


Whnile early biographlies vary In detail and timing, traditlonal accounts such as 
those by Taranatha, Buton 1n his History of Buddhism, and Chandrakrrti 
identify Aryadeva as beIng born In SrI Lanka In a royal family 1n the late first 
or early second century C.E. He reJected the throne and took monastic 
ordination and mastered all the Tripitaka (Sutra, Vinaya, and Abhidharma) as 
well as non-Buddhist philosophical systems. 


He then left to visit the holy sites of India, ending up 1n Pataliputra, present- 
day Patna 1n Bihar, where he became a direct disciple of NagarJuna. He then 
accompamied him to SrI Parvata or NagarJunakonda, the Buddhist center in 
Andhra Pradesh, now underwater. There, he studied with NagarJuna and 
receIved tantric training, studyIing and medifating. 

Later Aryadeva bullt two dozen monasterles In the area and served the 
dharma In many ways. Some I1dentify him as being one and the same with 
Karnaripa, one of the 84 great Mahasiddhas of India, who lived off essences 
and eventually attained the rainbow body. 


The Nalanda Period 


After some time Aryadeva was Invifed to Nalanda to debate Matriceta, also 
known as Durdharsakala  a particularly troublesome non-Buddhist 
philosopher and magiclIan. 


In a famous story, on his way there, he came across a woman - some accounfs 
say she was a tree øgoddess, others a tirthika - who asked him for one of his 
eyes, which he freely gave. Upon arriving in Nalanda, the monks asked him 
what had happened to his eye and he replied, 


Shiva has three eyes yet cannot see the true nature of realIty. 
Shakra has one thousand eyes and likewIse has never seen the true nature. 
But Aryadeva, with his single eye, 


140 


PerceIves the reality of all three planes of exIstence. 


He debated Matriceta and defeated him three times by means of logic as well 
as the siddhis he had attained through tantric practice. An exciIting blow-by- 
blow account ofthis debate 1s included m the 1ntroduction to Aryadevaˆs Four 
Hundred Stanzas. HIs opponent finally relented and took ordination, Joining 
the ranks of the enlightenment factory of Nalanda. 


He remained at Nalanda a long time, teaching, defeating other tirthikas, and 
authoring some of his works there. 


Aryadeva”s Works 


By far the most famous of Arydeva”s works 1s the Chatushataka, or Four 
Hundred Verses on the Yogic Deeds, published as Aryadevaˆ”s Four Hundred 
Stanzas on the Middle Way. 


For Tibetans this 1s one of the most Important Mahayana texts and 1s widely 
studied by all schools today, though of course I1nterpretatlons vary. Some of 
the more well-known commentarIes on the text are by Chandrakrrti, GOyaltsab- 
Je, Khenpo Ngawang Pelzang, and Khenpo Shenga. 


Aryadeva Is also the author of the Shatashastra or The Hundred Verses, which 
1S no longer extant In 1(s original Sanskrit or Tibetan but 1s preserved 1n the 
Chinese tradition as one of the three most important works on Madhyamaka. 


Regardless, the fact remains that Aryadevaˆs Four Hundred Stanzas 1s a maJor 
work that has helped many hundreds of thousands over the centuries on theIr 
path to awakening. (by shambhalapubs) 


Bồ-tát Thánh Thiên — Aryadeva 


Đại sư Thánh Thiên (skt. Aryadeva) là đệ tử xuất sắc nhất của Bồ-tát Long 
Thọ và là một trong những Đại luận sư lỗi lạc của Phật giáo Đại thừa. Nhiều 
sách nói, ngài sinh ra tại đảo quốc Tích Lan. Nhưng cũng có sách ghi, ngài 
sinh ra ở Nam Ẩn. Bồ-tát Thánh Thiên, cũng còn gọi là Đề-bà, sống trong 
khoảng nửa cuối thế kỷ thứ II đến đầu thế kỷ thứ III TL. 


Sử liệu không thấy đề cập khoảng thời gian trước khi Thánh Thiên gặp Bà- 
tát Long Thọ. Nhưng có thê khoảng thời gian trước ây, ngài đã là một tu sĩ 


141 


Phật giáo hoặc là một hiền sỹ đang vân du tìm Thầy học đạo. Trên đường tìm 
Thầy học đạo, Thánh Thiên nghe tin Bồ-tát Long Thọ đang ở Tu viện 
Sriparvata. Ngài liền đến Sriparvata mong được thảo luận một số vẫn đề về 
Phật học và triết học. Theo thường lệ của tu viện Sriparvata, Thánh Thiên phải 
gặp thầy tri khách trước khi diện kiến Bồ-tát Long Thọ. Ngay khi gặp thầy trị 
khách, Thánh Thiên bảo thầy vào thưa với Long Thọ là có Thánh Thiên muốn 
gặp. Khi biết Thánh Thiên, người mà Long Thọ đã từng nghe danh, đang đợi 
ở phòng khách, Bồ-tát Long Thọ đưa cho thầy thị giả một thau nước sạch và 
bảo thầy mang ra cho Thánh Thiên. Nhận được thau nước, Thánh Thiên im 
lặng, cúi xuống nhặt một chiếc đép bỏ vào thau nước sạch. Nghe tin này, Bồ- 
tát Long Thọ biết rằng người này quả thật là kẻ trí và là pháp khí của Đại thừa 
nên cho mời Thánh Thiên vào gặp. Hai ngài gặp nhau và sau vài hồi thảo luận, 
Thánh Thiên thỉnh cầu Bồ-tát Long Thọ làm Thây. Bồ- tát Long Thọ chấp 
nhận. Không lâu sau đó, Thánh Thiên trở thành học trò xuất sắc nhất của Bồ- 
tát Long Thọ. Danh tiếng của Bồ-tát Thánh Thiên nhanh chóng lan rộng, 
không những tại miền Nam mà lên đến miền Bắc. 


Lúc bấy ØiỜ, {ại Bắc Ấn, có đạo sĩ ngoại đạo tên là Durdharsa-kala. Người 
này thông hiểu giáo thuyết của nhiều tôn giáo đương thời và có tài tranh biện. 
Ông đi diễn thuyết nhiều nơi và mỗi khi diễn thuyết, ông luôn công kích Phật 
giáo. Nghe Nalanda là một trung học thuật có tiếng của Phật giáo, ông đến 
Nalanda và gởi lời mời tranh biện. Nhưng tại đây, không có Thầy Tỳ-kheo 
nảo đủ khả năng tranh biện với đạo sĩ Durdharsa-kala. Các Thầy ở Nalanda 
gởi thư trình bày sự việc đến Bồ-tát Long Thọ và có ý muốn thỉnh Bồ-tát 
Thánh Thiên lên Nalanda. Sau khi thỉnh ý Bồ-tát Long Thọ, Bồ-tát Thánh 
Thiên du hành đến Nalanda. Tại Nalanda, ngài đã tranh biện với Durdharsa- 
kala trong suốt ba ngày với sự tham dự của hàng nghìn thức giả của nhiều tôn 
giáo và trường phái triết học. Ngài Thánh Thiên đã thăng tuyệt đối trong suốt 
ba ngày tranh biện. Sau ba ngày, Durdharsa-kala cầu Bồ-tát Thánh Thiên làm 
Thầy và có pháp danh là Matrceta. Sau khi xuất gia theo Phật, Thầy Matrceta 
sáng tác nhiều trường ca ca ngợi những sự vĩ đại của đức Phật và tiền thân 
đức Phật. Trong đó nồi bật nhất là tác phâm Satapancasatka Stotra (“150 bài 
tụng ca”). Bồ-tát Thánh Thiên lưu lại và giảng dạy ở Nalanda thêm một thời 
gian. Sau đó, ngài trở về và hoăng pháp tại Nam Ấn cho đến ngày viên tịch. 


Đại luận sư Thánh Thiên trước tác nhiều tác phẩm đề xiên dương luận thuyết 
Tánh không của Bồ-tát Long Thọ và giáo nghĩa Bô-tát của Đại thừa. Nồi bật 
nhất là hai tác phâm Bách luận (Sata-sastra) và Quảng bách luận 

(Catuhsataka). Quảng bách luận được ngài Huyền Trang dịch sang tiếng Hán 
và được hai ngài Nguyệt Xứng (Candrakirti) và Hộ Pháp (Dharmapala) viết 


142 


chú giải. Một số chương của hai bản chú giải được lưu giữ trong Hán tạng. 
Một phần của Quảng bách luận trong tiếng Sanskrit được Haraprasada tìm 
thấy và đã xuất bản. Bách luận được Đại sư Cưu-ma-la-thập dịch sang tiếng 
Hán. Bách luận là một trong ba điển phạm lập tông của Tam luận tông Trung 
Hoa và Nhật Bản. 


Cũng như Bồ-tát Long Thọ, Thánh Thiên đả phá quyết liệt giáo thuyết Thực 
tại luận của Nhất thiết hữu bộ và một số giáo điền mà ngài cho là “Tiêu thừa” 

của một số bộ phái Phật giáo. Ngài cũng chỉ trích mạnh mẽ luận thuyết thần 
ngã và một số luận thuyết khác của Bả-la-môn giáo, đặc biệt là của hai phái 
Số luận và Thắng Luận của tôn giáo này. Bồ-tát Thánh Thiên dẫn thân không 
mệt mỏi đề “tôi tà phụ chánh” và xiễn dương giáo nghĩa Đại thừa. Nhờ sự dân 
thân của ngài mà Đại thừa được phát triển sâu rộng hơn tại Ấn Độ. Và vì để 
bảo vệ giáo thuyết của Phật giáo nói chung và Phật giáo Đại thừa nói riêng, 
ngài không khoan nhượng với những luận thuyết chống lại Phật giáo của một 
số tôn giáo khác. Vì vậy, theo Đề-bà Bồ-tát truyện, một số tu sĩ và tín đồ cực 
đoan của một đạo sư ngoại đạo rất căm hận ngài, nhiều lần muốn ám sát ngài. 
Và rồi cuối cùng họ đã ám sát ngài. Lúc ngài sắp viên tịch, chúng đệ tử vân 
tập đông đủ. Trong số họ, một vài đệ tử còn nhiều sân hận có ý định trả thù. 
Biết được ý định này, ngài khuyên dạy chúng đệ tử, “này các con, các con hãy 
từ bỏ có ý niệm trả thù. Nếu các con thấu hiểu bản chất của các pháp, các con 
sẽ biết rằng không có người bị giết, cũng không có người giết. Ai là bạn? Ai 
là thù? Ai là kẻ giết người? Và ai là người bị giết? Chăng có ai cả. Các con 
đang khóc là bởi các con đang bị thúc đầy bởi tà kiến. Các con không nên có 
những hành động sai trái băng cách lẫy hận thù để diệt hận thù, lây đau khổ 
để trả thù đau khổ.” Khuyên dạy chúng đệ tử và giao việc hướng dẫn các thầy 
tỳ-kheo trẻ cho ngài Rahulabhadhra xong, Bồ-tát Thánh Thiên an nhiên thị 
tịch. Ngài Rahulabhadhra thay Bồ-tát Thánh Thiên hướng dẫn chúng Tăng, 
tiếp tục công việc trước tác và hoăng pháp của ngài. (Thích Nguyên Lộc) 

-—-0O0o--- 


Aryan — the tribesmen came out of cenftral Asia and reached the 
Mediterranean by the end of the third millennium, were established 
1n India and Iran by about 1200 BC and were In China by the end of 
second millennium. 


The Aryan Migration 


Before the time of the Aryan migration 1nto the Indian subcontinent, there was 
a hiphly developed cIvilizatlon In anclent India known as the Indus Valley 


143 


Civilization, which was located in what 1s Pakistan and northwest India today, 
on the fertile flood plain of the Indus River and 1(s vicimty. The earliest 
evidence of religious practices 1n this area dates back approximately to 5500 
BCE, farming settlements began around 4000 BCE, and around 3000 BCE 
there appeared the first signs of urban1zation. By 2600 BCE, dozens of towns 
and citIles had been established and between 2500 and 2000 BCE the Indus 
Valley Civilizatlon was at Its peak. The evidence suggests that the Indus 
Valley Civilization had soclal conditlons comparable to Smeria and even 
superIor to the contemporary Babylonians and Egyptians. 

By 1500 BCE the Aryans migrated 1nto the Indian subcontinent. Coming from 
central Asia, this large øroup of nomadIc cattle herders crossed the Hindu 
Kush Mounfains and came 1n contact with the Indus Valley Civilization. This 
was a large migration and used to be seen as an 1nvasion, which was believed 
by some scholars to be behind the collapse of the Indus Valley Civilization; 
this hypothesIs 1s not unanimously accepted today. 


Chủng tộc Aryan - Khoảng 2000 năm TCN, người Aryan thuộc chủng Á~ 
Âu (Eurasian), là những bộ lạc du mục rất thiện chiến từ Iran kéo vào xâm 
lăng Ấn Độ. Đây là cuộc chiến khốc liệt. Người Aryan tiêu diệt và bắt người 
Dravidian làm nô lệ. Không chỉ cướp đoạt tài sản, người Aryan còn chiếm 
khối lượng lớn đât canh tác của dân bản địa và dồn họ xuông phía nam. Là 
dân du mục có nền văn minh khá cao, người Aryan mang tới Ân Độ chữ Phạn, 
xã hội chia đẳng cấp và đạo Balamôn, một đa thần giáo với những kinh sách 
khẳng định việc phân chia giai cấp. 


Asana — sitting straight back and crossed legs = Posture of meditation. 

- 1S a body position, typically associated with the practice of Yoga, 
orIgInally 1dentified as a mastery of sitting still. In the context of Yoga 
practice, asana refers to two things: the place where a practitloner (or yogin, 
In general usage), yog1 (male), or yogimI (female) sIts and the manner (posture) 
in which he/she sIts. 


Asana - Cách Ngồi - Nếu không ngồi xuống sàn nhà được thì có thể ngồi trên 
ghế. Điều quan trọng là ngồi ngay thắng, không cúi ra trước, hay ngà ra sau, 
không nghiêng sang phải, sang trái, đầu cô và sông lưng làm thành một đường 
thắng. 


Khi ngồi để thiền, hai bàn tay để mở đặt lên hai gót chân, tay phải hoặc trái ở 
trên, hai ngón cái chạm vào nhau. Nêu hai gót chân không cao băng nhau có 
thê đê một cái khăn mỏng ở bên thâp. 


144 


Asanga - Bồ Tát Vô Trước - Asanga was born as the son of a Ksatriya father 
and Brahmin mother in Purusapura (present day Peshawar in Pakistan), which 
at that time was part of the ancient kingdom of Gandhara. Current scholarship 
places him In the fourth century CE. In the record of his Journeys throuph the 
kingdoms of India, Xuanzang wrote that Asanga was Initially a Mahisasaka 
monk, but soon turned toward the Mahayana teachings. Asanga had a half- 
brother, Vasubandhu, who was a monk from the Sarvastivada school. 
Vasubandhu 1s said to have taken up Mahayana BuddhiIsm after meeting with 
Asanga and one of Asanga's dIscIples. 


Asanga spent many years In serIlous medhitation, during which time tradition 
says that he often visited Tusita Heaven to receIve teachings from Maitreya 
Bodhisattva. Heavens such as Tusita Heaven 1s said to be accessible through 
meditation, and accounts of this are ø1ven 1n the writings of the Indian 
Buddhist monk Paramartha, who lived during the óth century CE. Xuanzang 
tells a siImilar account of these events. 


Asanga went on to wrIte many of the key Yogacara treatises such as the 
Yogacarabhumi-sastra, the Mahayanasamgraha and the Abhidharma- 
samuccaya as well as other works, although there are discrepancies between 
the Chinese and 'Tibetan traditions concerning which works are atfributed to 
him and which to Maitreya... 


Bồ Tát Vô Trước (Asanga) - Theo truyền thống Tây Tạng, Vô Trước sinh ra 
ở Purusapura, thủ phủ của Gandhara, từ một phụ nữ Bà La Môn xem như 
thông thạo trong giáo huấn của Đạo Phật, người đã dạy cho ngài “mười tám 
khoa học” là những điều ngài tiếp thu rất dễ dàng. Ngài đã trở thành một vị tu 
sĩ và sau năm năm thực hành cần trọng, ngài đã thuộc lòng một trăm nghìn 
bài kệ Pháp Bảo mỗi năm và thấu hiểu một cách chính xác ý nghĩa của chúng. 


Cùng với thầy của mình là Bồ Tát Di Lặc, Vô Trước là khai tổ của Du Già 
Tông, hay Duy Thức Tông, một trường phái của Đại Thừa Phật Giáo. 

Ba người con trai lớn nhất, đều gọi là Thiên Thân (Vasubandhu), sinh ra ở 
Purusapura (Peshwar), là những thành viên của gia đình Kiều Thi Ca 
(Kausika) thuộc dòng dõi Bà La Môn, Ấn Độ. Tắt cả ba ngƯưỜi đều đã trở thành 
những Tỳ Kheo Phật Giáo. Người em trai út của Vô Trước được biết là Tỉ- 
Lân-Trì-Bạt-Bà ( Virincivatsa), trong khi người em giữa được biết đơn thuần 
là Thiên Thân (Vasubandhu), tác giả của Duy Thức Tam Thập Tụng. 

Vô Trước là một người được phú cho những đặc tính bắm sinh của một vị Bồ 
Tát. Ngài trở thành một vị Tỳ Kheo của Thuyết Nhất Thuyết Hữu Bộ 


145 


(Sarvastivada), mà sau này thực hảnh thiền quán và giải thoát khỏi tham dục. 
Mặc dù ngài khảo sát lý thuyết của tính không, nhưng không thể thấu hiểu. 
Ngài định tự tử. Pindola, một vị a la hán, người ở Đông bộ Purvavideha, nhận 
biết điều này, đã đến gặp ngài tại vùng ấy và giảng giải lý thuyết tính không 
đặc thù của Tiểu Thừa. Ngài đã điều chỉnh lại tư tưởng của ngài phù hợp với 
những gì ngài đã được dạy và lập tức lĩnh hội được. Mặc dù ngài đã đạt được 
giáo thuyết tính không đặc thù của Tiểu Thừa, tuy thế, ngài không tìm thấy sự 
thoãi mái trong ây. Nghĩ Tăng sẽ không đúng nêu từ bỏ vân đề hoàn toàn, ngài 
đã lên cung trời Đâu Suất sử dụng, tất cả những thần thông đặc biệt của Tiểu 
Thừa và hỏi Bồ Tát Di Lặc, (vốn lắng nghe Giáo Pháp một cách thân cận khi 
Đức Phật tại thế, và sau này lên cung trời Đâu Xuất để giảng dạy cho chư 
Thiên ở đấy) người đã giảng giải chỉ tiết cho ngài giáo thuyết tính không thuộc 
Đại Thừa. Khi ngài trở lại Diêm Phù Đề (Jambudvipa), ngài khảo sát tương 
hợp với những phương pháp đã giải thích cho ngài và chăng bao lâu đã chứng 
ngộ. Trong khi ngài tiến hành khảo sát, trái đất bắt đầu chuyển động trong 
cách (theo cách của nó). Từ khi ngài thông hiểu giáo thuyết tính không, ngài 
tự gọi mình là “Vô Trước” (Asanga), có nghĩa là “không chấp trước”. Sau đó 
ngài thường lên cung trời Đâu Xuất nhằm đề hỏi Di Lặc về những lý thuyết 
của Đai Thừa Kinh Điền. Bồ Tát đã giải thích chỉ tiết cho ngài. Bất cứ khi nào 
ngài đạt được bất cứ sự thông hiểu mới nào, ngài sẽ trở lại Diêm phù Đề và 
giảng dạy cho người khác. Hầu hết những người nghe ngài giảng dạy đã không 
tin ngài. Vô Trước, Giáo Thọ Pháp Bảo, thế rồi đã cầu nguyện, nói răng, “Con 
nay muốn đưa tất cả chúng sinh tin tưởng hoàn toàn trong giáo thuyết của Đại 
Thừa. Con chỉ cầu nguyện đến Thây, Ôi Đại Sư, xin hãy xuống Diêm phù Đề 
để khai triển Đại Thừa để cho tất cả chúng sinh có thê hoàn toàn được thuyết 
phục với chân lý của nó.” Di Lặc, ngay sau đó, theo lời cầu nguyện của ngài, 
đã đến Diêm phù Đề vào ban đêm, tràn ngập ánh đại quang minh, có một 
chúng hội lớn của những ai liên hệ với Phật Pháp quy tụ trong giảng đường, 
và bắt trì tụng kinh Thập Thất Địa (Saptadasabhumi-sutra). Sau khi trì tụng 
một đoạn, ngài giảng giải ý nghĩa của nó. Mười Bảy Địa được hoàn tất vào 
ban đêm trong bốn tháng. Mặc dù tất cả đều cùng ở trong giảng đường nghe 
thuyết pháp kinh luận, tuy nhiên, chỉ riêng Vô Trước, Giáo Thọ của Pháp Bảo, 
thân cận với Bồ Tát Di Lặc, trong khi những người khác chỉ có thê nghe ngài 
từ xa. Vào ban đêm, tất cả đều cùng nghe luận điển từ Di Lặc, trong khi vào 
ban ngày, Vô Trước - Giáo Thọ của Pháp Bảo, luận giải một lần nữa, vì lợi 
ích những người khác, trên những gì mà ngài đã được dạy bảo bởi Di Lặc Bồ 
Tát. Trong cách này tất cả mọi người có thể nghe và tin tưởng giáo pháp Đại 
Thừa. Di Lặc Bồ Tát đã dạy Vô Trước - Giáo Thọ của Pháp Bảo, học hỏi “nhật 
quang” tam muội. Khi ngài nghiên cứu theo những g1 ngài được dạy, sau đó 
ngài đã đạt được sự thâm nhập vào tam muội Ấy. Sau khi nhập vảo tam muội 


146 


ây, tất cả những gì xưa kia ngài không thê thấu hiểu đã trở nên dễ hiểu. Bất 
cứ điều gì ngài đã nghe hay đã thấy không bao giờ quên mất, sức nhớ của ngài 
trở nên dai dẳng. Bắt cứ nơi nảo, trước đây ngài không thê thấu hiểu hoàn toàn 
những kinh điển của Đại Thừa, chẳng hạn như kinh Hoa Nghiêm, được Đức 
Phật thuyết giảng xưa kia, Di Lặc Bồ Tát đã giải thích cho ngài tất cả những 
điều này ở cung trời Đâu. Suất. Sau đó ở Diêm Phù Đè, ngài đã viết vài bộ 
luận về kinh điển, trong ây ngài đã trình bảy chỉ tiết tất cả giáo thuyết Đại 
Thừa được Đức Phật thuyết giảng. Vô Trước Tôn Giả tiếp nhận giáo huấn từ 
Di Lặc Bồ Tát và truyền bá khắp thế giới. Ngài giao phó truyền thừa Giáo 
Pháp này cho Thiên Thân. Giáo huấn Tịnh Độ được truyền đạt từ Di Lặc Bồ 
Tát cho Vô Trước Tôn Giả và rồi từ Vô Trước đến Thiên Thân Tôn Giả. Thụ 
nhận sự truyền thừa này Thiên Thân đã trước tác Tịnh Độ Luận... 


Đề dâng hiến cho sự hiện thực những giáo huấn này, Vô Trước đã trở lại trái 
đất và xây dựng một ngôi chùa nhỏ trong rừng. Đầu tiên chỉ một vài học nhân 
đến học hỏi giáo huấn từ ngài, nhưng dẫn dân danh tiếng giáo thuyết của ngài 
lan rộng và trường phái Du Già được thành lập. Ngài đã trở thành Viện trưởng 
của Na Lan Đà và sống khỏe mạnh đến hơn 100 tuôi, nhưng trông ngài luôn 
luôn trẻ trung, không có tóc bạc và da nhăn. 


Ngài đã biên soạn nhiều công trình Đại Thừa quan trọng bao gồm những gì 
đã được biệt như Năm bộ luận của Di Lặc. Những bộ sách này bao gôm 


I- Hiện Quán Trang Nghiêm Luận, Abhisamayalamkara 

2- _ Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Mahanaya Sutralankara 

3- _ Trung Biên Phân Biệt Luận, Madhyanta-vibhanga 

4- _ Pháp Bảo - Pháp Tính Phân Biệt Luận, Dharma-dharmata-vibhaga 
53- _ Tương Tục Tối Thượng, Uttaratantra 


Các tác phẩm nỗi tiếng của ngài, 
6- _ Đại Thừa Nhiếp Luận Tông, Mahayana-samparigraha 
7- —A Tỳ Đạt Ma Tập Luận, Abhidarma-samuccaya 
8- _ Du Già Sư ĐỊa Luận, Yogacharabhumi-shastra 
(Nguyên tác: The Story of Arya Asanga, Tuệ Uyến chuyển ngữ) 


Asatic — ascetic = khổ hạnh = relating to or having a strict and simple way of 
living that avoids physical pleasure... 


Asavukkhaya Nana — Lậu tận thông: Chúng ta vì sao chưa thành Phật? Bởi 
vì chúng ta vân còn "lậu hoặc”! Chúng ta vì sao chưa thê làm Bô Tát? Bởi vì 


147 


"lậu hoặc" vẫn tôn tại trong chúng ta! Chính vì lậu hoặc mà chúng ta phải trầm 
luân trong Tam Giới - Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc GIỚI. Chắng những thế, 
các lậu hoặc này còn khiến cho chúng ta bị lưu lạc, nỗi trôi trong chín Pháp 
Giới. Chín Pháp Giới là gì? Đó là chín cõi giới của Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên 
Giác, Thiên (Trời), Nhân (Ngườn), A Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh. 
Chúng sanh trong chín Pháp Giới này chưa thê thành Phật được là vì họ còn 
có lậu hoặc; nếu không còn lậu hoặc nữa thì nhất định sẽ thành Phật. 


Asceticism — pháp tu khổ hạnh (Ascetic - người tu khô hạnh) 
Ascribe — gán cho 


Ashoka — (300-232 BC) Ashoka was bom to the Mauryan Emperor 
Bindusara and his Queen Dharma. He was grandson of Chandra- 
Gupta Maurya founder of Mauryan Dynasty. Ashoka known as 
Ashoka the Great who ruled almost all of the Indian subcontinent 
from 269 BC to 232 BC. (A-Dục Vương) 
After the brutality of the conquest led him to adopt Buddhism and 
made Buddhism his state religion around 260 BC... 


Ashoka 
Đại Đề A-Dục 


Ashoka was the third ruler of the 1llustrilous Maurya dynasty and was one of 
the most powerful kings of the Indian subcontinent in ancIent times. HIs relgn 
between 273 BC and 232 B.C. was one of the most prosperous perIods 1n the 
history of India. Ashoka”s empire consisted most of India, South Asia and 
beyond, stretching from present day Afghanistan and parts of Persia In the 
west, to Bengal and Assam In the east, and Mysore 1n the south. 

Buddhist literature document Ashoka as a cruel and ruthless monarch who 
underwent a change of heart after experlencIng a particularly øruesome war, 
the Battle of Kalinga. After the war, he embraced BuddhIsm and dedicated his 
le towards dissemination of the tenets of the religion. He became a 
benevolent king, driving his administratlon to make a Just and bountiful 
envIronment for his subJects. Qwing to his benevolent nature as a ruler, he 
was given the title “Devanampriya Priyadarshi°. Ashoka and his glorious rule 
1S assoclated with one of the most prosperous time 1n the history of India and 
as a tribute to his non-partisan philosophies, the Dharma Chakra adorning the 


148 


Ashok stambh has been made a part of the Indian National Flag. The emblem 
of the Republic of India has been adapted from the Lion Capital of Ashoka. 





Early LIfe 


Ashoka was born to Mauryan King Bindusara and his queen Devi Dharma In 
304 B.C. He was the grandson of the great Chandragupta Maurya, the 
founder emperor of the Maurya Dynasty. Dharma (alternatively known as 
Subhadrang! or Janapadkalyani) was the daughter of a Brahmin prlest from 
the kindom of Champa, and was assigned relatively low position In the royal 
household owing to politics therein. By virtue of his mother”s position, 
Ashoka also received a low position among the princes. He had only one 
younger sibling, Vithashoka, but, several elder half-brothers. Right from his 
childhood days Ashoka showed great promise 1n the field of weaponry skIlls 
as well as academics. Ashoka”s father Bindusara, impressed with his skill and 
knowledge, appoInted him as the Governer of AvantI. Here he met and 
married Devi, the daughter of a tradesman from Vidisha. Ashoka and Devi 
had two children, son Mahendra and daughter Sanghamitra. 


Asoka quickly grew Into an excellent warrlor øeneral and an astute statesman. 
His command on the Mauryan army started growing day by day. Ashoka”s 
elder brothers became Jealous of him and they assumed him being favoured 
by King Bindusara as his successor to the throne. King Bindusaraˆs eldest son 
Sushima convinced his father to send Ashoka far away from the capital cIty 
Of Pataliputra to Takshashila province. The excuse given was to subdue a 
revolt by the cItizens of Takshashila. However, the moment Ashoka reached 
the province, the militlas welcomed him with open arms and the uprIsing came 
to an end without any fight. This particular success of Asoka made his elder 
brothers, especially Susima, more 1nsecure. 


149 


Áccession to the Throne 


Susima sfarted Iinciting Bindusara against Ashoka, who was then sent Into 
exile by the emperor. Ashoka went to Kalinga, where he met a fisherwoman 
named KaurwakIl. He fell In love with her and later, made Kaurwakl hIs 
second or third wIfe. Soon, the province of UJJain started witnessing a violent 
uprIsing. Emperor Bindusara called back Ashoka from exiIle and sent him to 
Ujjain. The prince was InJured In the ensuing batfle and was treated by 
Buddhist monks and nuns. It was In Ujjain that Asoka first came to know 
about the life and teachings of Buddha. 


In the following year, Bindusura became seriously 1ll and was literally on hIs 
deathbed. Sushima was nominated successor by the king but his autocratic 
nature made him unfavourable among the minIsters. ÀA øroup of ministers, led 
by Radhagupta, called upon Ashoka to assume the crown. Following 
Bindusaraˆs death in 272 B.C., Ashoka attacked Pataliputra, defeated and 
kiled all his brothers, Including Sushima. Among all his brothers he only 
spared his younger brother Vithashoka. HiIs coronation took place four years 
after his ascent to throne. Buddhist literatures describe Ashoka as a cruel, 
ruthless and bad-tempered ruler. He was named “Chanda* Ashoka meaning 
Ashoka the Terrible, due to his disposition at that time. He was attributed with 
building Ashoka”s Hell, a torture chamber manned by an execufloner fo 
punIsh offenders. 


After he became the empperor, Ashoka launched brutal assaults to expand hIs 
emprre, which lasted for around eight years. Although the Maurya Emprre that 
he Inherited was quite sizable, he expanded the borders exponentially. His 
kingdom stretched from Iran-AfghanIstan borders 1n the West to Burma In the 
east. He annexed the whole of Southern India except Ceylon (modern day Sri 
Lanka). The only kingdom outside his ørasp was Kalinga which 1s the modern 
day OrIssa. 


The Batfle of Kalinga and Submission to Buddhism 
Ashoka launched an assault to conquer Kalinga during 265 B.C. and the battle 
of Kalinga became a turning point In his le. Ashoka personally led the 


conquest and secured victory. On his orders, the whole of province was 
plundered, citIes were destroyed and thousands of people were killed. 


150 


The morning after the victory he went out to survey the sfates of things and 
encountered nothing except burnt houses and scattered corpses. Having 
brought face to face with the consequences of war, for the first time he felt 
overwhelmed with the brutality of his actHons. He saw flashes of the 
destruction that his conquest had wroupht even after returning to Pataliputra. 
He experienced an utter crIsis of faith during this period and sought penance 
for his past deeds. He vowed never to practice violence agaIn and devoted 
himself completely to Buddhism. He followed the directives of Brahmin 
Buddhist gurus Radhaswami and ManJushri and started propagating Buddhist 
píincIples throuphout his kingdom. Thus Chandashoka morphed Into 
Dharmashoka or the pious Ashoka. 


Admimistration of Ashoka 


The administratlon of Ashoka after his spiritual transformation was focused 
solely on the well-being of his subJects. The emperor was at the helm of the 
admimistraton following the established model put forward by Mauryan 
Kings before Ashoka. He was closely assisted in his administrafive dutles by 
his younger brother, Vithashoka and a group of trusted ministers, whom 
Ashoka consulted before adopting any new administrative policy. The most 
Important members of this advIsory council included the YuvaraJ (Crown 
Prince), the Mahamantri (Prime Mimister), the Senapati (general), and the 
Purohtta (priest). Asoka”s reign saw Introduction of a large number of 
benevolent policles as compared to his predecessors. He adopted a 
paternalistic view on adminmistraion and proclaimed "All men are my 
Children”, as evident from the Kalinga edict. He also expressed his 
indebtedness to his subJects for bestowIng with thetr love and respect, and that 
he considered 1t his duty to serve for theIr øgreater øood. 


His kingdom was divided 1nto Pradesha or provinces which were subdivided 
into Vishyas or subdivisions and Janapadas, which were further subdivided 
imnto villages.The five chief provinces under Ashoka's relgn were the 
Uttarapatha (Northern Province) with 1s capital at Taxia; Avantiratha 
(western province) with 1ts headquarters at UJJain; Prachyapatha (eastern 
province) with 1ts centre at Toshali and the Dakshinapatha (southern provInce) 
with 1fs capital as Suvarnagrri. The central province, Magadha with 1ts capital 
at Pataliputra was the administrative centre of the empire. Each province was 
øranted partial autonomy at the hand of a crown prince who was responsIble 
for conftrolling the overall law enforcement, but the emperor himself retained 
much of the financial and administrative controls. These provincial heads 


151 


were altered from time to tIme to prevent any one of them exerting poWer OVer 
a long period of time. He appointed several Pativedakas or reporters, who 
would report to him the general and public affatrs, leading the king to take 
ne€Cessary steps. 


Although Ashoka bullt his empIre on the principles of non-violence, he 
followed the Instructions outlined 1n the Arthashastra for the characters of the 
Perfect King. He Introduced legal reforms like Danda Samahara and 
Vyavahara Samahara, clearly pointing out to his subJects the way of life that 
1s fo be led by them. The overall Judicial and administration were overseen by 
Amatyas or civil servants whose functions were clearly delineated by the 
Emperor. The Akshapataladhyaksha was In charge of currency and accounfs 
of the entire admimistration. The Akaradhyaksha was 1n-charge of mining and 
other mefallurgical endeavours. The Sulkadhyaksa was In charge of collecting 
the taxes. The Panyadhyaksha was controller of commerce. The Sitadhyaksha 
was 1n chargøe of agriculture. The emperor employed a network of spIes who 
offered him tactical advantages 1n diplomatic matters. The administration 
conducted regular census along with other Information as caste and 
OCCupation. 


Religious Policy: Ashokaˆs Dhamma 

Ashoka made Buddhism the state religion around 260 B.C. He was perhaps 
the first emperor 1n hIstory of India who tried to establish a Buddhist polity 
by Iimplementing the Dasa RaJa Dharma or the ten precepts outlined by Lord 
Buddha himself as the duty of a perfect ruler. They are enumerated as: 

1.To be liberal and avoid selfishness 


2. To maintaIn a hipgh moral character 


3. To be prepared to sacrifice one's own pleasure for the well-being of the 
sub]Jects 


4. To be honest and maintain absolute Integrity 
5. To be kind and gentle 


6. To lead a simple life for the subJects to emulate 


152 


7. To be free from hatred of any kind 

8. To exercIse non-violence 

9. To practice patlence 

10. To respect public opInion to promofe peace and harmony 

Based on these TÔ principles preached by Lord Buddha, Ashoka dictated the 
practice of Dharma that became the backbone of his philanthropic and tolerant 
admimistration. Dharma was neither a new reliplon nor a new political 
philosophy. It was a way of life, outlined 1n a code of conduct and a set of 
principles that he encouraged his subJects to adopt to lead a peaceful and 
prosperous life. He undertook the propagation of these philosophies through 
publication of 14 edicts that he spread out throughout his empire. 

Ashoka”s EdIcts: 

1. No living being were to be slaughtered or sacrificed. 


2. Medical care for human as well as animals throughout his Empire 


3. Monks to tour the empire every fIve years teaching the princIples of 
dharma to the common people. 


4. One should always respect one”s parenfs, priests and monks 

5. PrIsoners to be treated humanely 

6. He encouraged his subJects to report to him theIr concerns regarding the 
welfare of the adminmistration at all trmes no matter where he 1s or what he 1s 
doing. 

7. He welcomed all religions as they desire self-control and purIty of heart. 


8. He encouraged his subJects to ø1ve to monks, Brahmans and to the needy. 


9. Reverence for the dharma and a proper atfttude towards teachers was 
considered better than marriage or other worldly celebrations, by the Emperor. 


L5 


10. Emperor surmised that glory and fame count for nothing 1f people do not 
respect the dharma. 


11. He considered giving the dharma to others 1s the best g1fÍt anyone can 
have. 


12. Whoever pralses his own religion, due to excessive devotion, and 
condemns others with the thought "Let me glorify my own religion," only 
harms his own religIon. Therefore confact (between religions) 1s øood. 


13. Ashoka preached that conquest by the dhamma 1s superlor to conquest by 
force but 1Ý conquest by force 1s carried out, 1t should be 'forbearance and light 
punIshment. 


14. The I4 edicts were wrIften so that people might act in accordance with 
them. 


He got these 14 edicts engraved 1n stone pillars and slabs and had them 
placed at strategic places around his kingdom. 


Role in Dissemination of Buddhism 


Throughout his life, 'Asoka the Great' followed the policy of non-violence or 
ahimsa. Even the slaughter or mutllatlon of animals was abolished In his 
kingdom. He promoted the concept of vegetarianism. The caste system ceased 
to exIst In his eyes and he treated all his subJects as equals. At the same time, 
each and every person was given the rights to freedom, tolerance, and 
equality. 


The third council of Buddhism was held under the patronage of Emperor 
Ashoka. He also supported the VibhaJJavada sub-school of the Sthaviravada 
sect, now known as the Pali Theravada. 


He sent missionarles to far of places to propagate the Ideals of Buddhism and 
IinspIre people to live by the teachings of Lord Buddha. He even engaged 
members of the royal family, including his son and daughter, Mahendra and 
Sanghamitra, to carry out dutles of Buddhist missionarles. HIs misslonarIes 
went to the below mentioned places - Seleucid Emprre (Middle Asia), Egypt, 
Macedonmia, Cyrene (Libya), and Epirus (Greece and Albania). He also sent 


154 


dignitaries all over his empire to propagate his 1deals of Dhamma based on 
Buddhist philosophy. Some of these are listed as follows: 


Kashmrr - Gandhara MaJjhantika 

Mahisamandala (Mysore) - Mahadeva 

VanavasIl (Tamil Nadu) - Rakkhita 

Aparantaka (GuJarat and Sindh) - Yona Dhammarakkhita 
Maharattha (Maharashtra) - Mahadhammarakkhita 

"Country of the Yona” (Bactria/ Seleucid Empire) - Maharakkhita 
Himavanta (Nepal) - MaJjhima 

Suvannabhumi (Thailand/ Myanmar) - Sona and Uttara 
LankadIpa (Sri Lanka) - Mahamahinda 


Demise 


After ruling over the Indian subcontinent for a period of approximately 40 
vears, the Great Emperor Asoka left for the holy abode 1n 232 BC. After his 
death, his emprre lasted Just fifty more years. 


Ashoka”s Legacy 


Buddhist Emperor Asoka built thousands of Stupas and VIharas for Buddhist 
followers. One of his stupas, the Great Sanchi Stupa, has been declared as a 
World Heritage Site by UNECSO. The Ashoka Phllar at Sarnath has a four- 
lion capltal, which was later adopted as the natlonal emblem of the modern 
Indian republic. 


A-Dục-Vương hay Đại Đề Asoka 


Cuối thế kỷ thứ tư trước TL, Vua Chandragupta vương triều Maurya đã thành 
lập được một để quốc vĩ đại và hùng mạnh gồm cả Afghanistan và Mysore. 
Những vùng lãnh thổ bên ngoài biên giới Ấn Độ và tây Pakistan ngày nay đã 
từng thuộc về Vương quốc Ân Độ của vua Chandragupta ngày xưa. Thái tử 
Bindusara, con trai Chandragupta mở mang bờ cõi vê phương Nam. Vào năm 
274 tr.TL, A-dục nôi ngôi cha, thừa kế Vương quốc rộng lớn này từ hai vị vua 
tiền nhiệm vĩ đại và những khai quốc công thần đắc lực, nổi bật là Kautilya 
và Chanakya. Người ta có thể tính ra được phạm vi bành trướng của A-dục 
như sau: Về phía Nam là Cholas, Pandiyas, Satiyaputras và keralaputras; Về 
phía Bắc vương quốc A-dục đã vươn đến tận chân núi Hy-mã-lạp-sơn gồm 
Kashmir và Nepal; Về phía Tây Bắc vương quốc A-dục đã vươn tới chạm đến 


155 


lãnh thổ Persia và Syria của vua Antiocus; Và phía Đông A-dục đã thôn tính 
được Kalinga năm 262 tr.TL. Như vậy triêu đại cả ba vị vua này đã tạo nên 
bạo lực và bành trướng cho đê quôc An Độ triêu đại Maurya. 


Vào thời đó những hoạt động trí thức tập trung vào các tu viện là chính. Nhưng 
việc học tập và văn hóa dường như cũng phô biến đến quân chúng bình dân. 
Về tôn giáo của hoàng tộc thì có một truyền thuyết cho răng Chandragupta 
theo đạo Kỳ-na. Mahayama - Tika kế lại rằng Janasana, ngoại đạo lõa thê phái 
Ajivika, làm tư tế riêng cho hoàng tộc Bindusara. Cả hai tác phẩm 
Samantapasadika và Mahavamsa đều nói rằng Bindusara đón tiếp những cư 
sĩ và những nhà khổ hạnh bà-la-môn thuộc những phái khác nhau. 


Trong 3 năm đầu sau khi lên ngôi A-dục cũng theo nếp cũ của cha nhưng vào 
năm thứ 4 A-dục cải giáo trở thành một Phật tử. Tác phẩm Mahavamsa kế 
rằng trước đó A-dục được người ta gọi lén bằng hỗn danh Hung-thần A-dục 
(Cadasoka) vì sự tàn bạo của ông ta nhưng sau đó vì lòng mộ đạo mà ông ta 
có thanh danh là Hộ-pháp A-dục vương (Dhammasoka). 


Sau chiến dịch Kalinga, A-dục gần như biến thành một con người khác hắn. 
Qua duyên may gặp gỡ các vị cao tăng ông đã tra thanh gươm vào vỏ và thể 
sẽ không bao giờ dùng bạo lực để chinh phục nhân gian nữa. Từ nay trở đi 
ông sẽ tập trung sức mạnh vào cuộc chinh phục của đạo đức và tâm linh. 


Những sắc lệnh Bhabru và sắc lệnh trên trụ đá ở Sarnath, Kausambi và Sanchi 
cho thấy răng Phật giáo đã được vua A-dục hết lòng hộ trì. A-dục là vị vua 
đầu tiên thiết lập Phật Giáo thành quốc giáo của Ấn Độ. Tất cả những tập tục 
và những thiết định xã hội đang được tuân hành thời đó đều bị hủy bỏ nếu như 
trái nghịch lại tỉnh thần của Phật Giáo, những tập tục và những thiết định mới 
được thay vào. 


Đối với những sắc dân có đất đai nằm sát biên giới thì A-dục tuyên bố rằng: 
“Những người đó không cần phải lo sợ, hãy đặt niềm tin vào nhà vua, hãy 
sông với hạnh phúc, chớ không phải với buồn râu... tiếng trồng xâm lăng trong 
chiến trường khi xưa đã trở thành tiếng trống pháp kêu gọi mọi ngưòi quay về 
nẽếo thiện”. 


Tâm nhiệt thành và lòng sùng mộ thâm sâu đối với Phật Giáo không làm cho 
nhà vua có thái độ bất nhã đối với những tôn giáo khác. Ngược lại A-dục 
không những tôn trọng mà còn giúp đỡ vật chất cho tất cả tôn giáo. Tĩnh thần 
khoan dung tôn giáo này đã được bản thân đức Phật truyền dạy cho các Đệ tử. 


156 


Kinh Ủpali trong Trung bộ kinh ghi lại sự kiện Upali một người cư sĩ giàu có, 
danh tiếng ở Nalan và cũng là đệ tử tại gia của Ni Kiền Tử. Upali bày tỏ ước 
muốn trở thành một thiện nam Đệ tử của Phật. Phật khuyên Upali nên tiếp tục 
việc ủng hộ vật chất cho Ni Kiền Tử cho dù đã trở thành một Cư sĩ Phật tử. 
Rõ ràng là câu chuyện về thái độ khoan dung tôn giáo này đã gây ấn tượng 
mạnh trong tâm thức của vua A-dục. 


Trong một vương quốc mênh mông với nhiều giáo phái đa dạng là người cai 
trị sáng suốt và rộng lượng. A-dục phải ra sức xây dựng và phát huy tác dụng 
một hệ thống đạo đức như thế nào để mọi người dân thuộc mọi dạng tín 
ngưỡng khác nhau đều có thể tiếp nhận được. Do đó A-dục chuẩn hóa danh 
từ “Chánh pháp” và thường xuyên sử dụng nó trong các sắc lệnh của mình để 
chỉ cho những việc như sau: 


(1) Nghe lời và trọng kính cha mẹ, anh chị và thầy tổ; 

(2) Đối xử tử tế và rộng rãi đối với các nhà khổ hạnh, bà-la-môn, sa-môn, 
quyên thuộc, bạn bè, thân hữu, đông hành, tôi tớ, người nương tựa, người 
nghèo, người khôn khô. 

(3) Tránh xa việc giết hại các loài sinh mạng. 

(4) Tốt bụng chơn thật, thân tâm thanh tịnh. 

(5) Hòa nhã, thánh thiện, tự chủ, biết ơn. 

(6) Kiên định trong niềm tin và đạo đức. 

(7) Tiết độ trong thu chỉ và tích lũy. 

Những đạo lý trên được A-dục đề xướng dưới tên gọi chung là “Chánh pháp” 
đã được đông đảo mọi người châp nhận. Như thê A-dục đã ra công thành lập 
một Tôn giáo đại đông. Trong lịch sử loài người đây có lẽ là nô lực đâu tiên 
của một vị đứng đầu nhà nước hướng tới việc xây dựng một tôn giáo đại đồng 


phổ quát dành cho tất cả mọi người muốn có một đời sống an vui và hạnh 
phúc. 


A-dục đã áp dụng nhiều phương pháp để thúc đây tinh thần đạo đức của dân 
chúng. Theo sắc lệnh trên trụ đá VỊ, A-dục đã ra lệnh truyên bá đạo lý tôn 
giáo và ban hành những huân thị tôn giáo. Ong đã bô nhiệm chức vụ Chánh 


157 


pháp Đại thần (Dharma-Mahamatras) và những chức vụ khác trong Bộ Chánh 
pháp với nhiều hạng ngạch khác nhau đề phổ biến thông điệp đạo đức của ông 
đến với tất cả giáo phái và sắc tộc: Phật Giáo, Kỳ na giáo, du sĩ Ajivikas và 
những giáo phái khác. Thay cho những chuyến đi dã ngoại truy hoan hay săn 
bắn theo hoàng triều thông lệ, vua A-dục lại đi hành hương đề huấn thị thần 
dân và chiêm bái những địa điểm thiêng liêng. Để kích khởi tâm thức thiện 
lành của dân chúng và khuyến khích nếp sống đạo đức nên thay vì thực hiện 
các cuộc duyệt binh rằm rộ như các cựu hoảng, vua A-dục lại tô chức các buổi 
trình diễn và các đám rước lễ qua đó trình bày những hình tượng của chư thần 
đang ngự trên những chiếc thiên xa với những con voi được trang trí bằng 
những dây đèn rực rỡ. Những quang cảnh “thiên giới huy hoàng” đó đã thu 
hút và làm say sưa tâm hồn hướng thiện của đông đảo nhân dân. 


“Vương Quốc Sùng Đạo” của A-dục không hạn hẹp trong phạm vi của loài 
người mà thôi. Sắc dụ trên bia đá II tuyên bố rằng Hoàng đề đã cho thực hiện 
việc chữa bệnh cho người và cho các loài thú; những loại dược thảo hữu ích 
cho sức khỏe của người, vật đã được nhập khẩu và Ø1€O trồng tất cả những nơi 
không có thuốc men. Sắc dụ trên bia đá I ra lệnh rằng: “Không nên sát hại hay 
tế thần dù chỉ là một sinh mạng mà thôi”. Đối với bản thân của Hoàng đế cũng 
ra lệnh ngưng việc giết hại thú vật để lây thịt phục vụ việc ăn uông của Hoàng 
gia. Vua ra lệnh rằng: “không được đốt ngay cả vỏ cây có côn trùng trú ân 
trong đó” Sắc dụ trên trụ đá VII ghi rằng: “Trên những con đường cái quan 
phải cho trồng những cây banyan để tạo bóng mát cho thú vật và người ta; cho 
trồng những vưòn xoài; đào những giếng nước, xây dựng những trạm nghỉ 
chân, những trạm cấp nước đề làm cho những con vật và khách lữ hành bớt 
nhọc nhẫn và thêm thư thái”. 


Vua A-dục không cảm thấy thỏa mãn với việc làm lợi ích dân sinh cho thần 
dân của ông ta mà thôi. Sắc dụ trên bia đá II nói như sau: “Khắp nơi trong 
phạm vi cương thổ của Thiên-ái-hỷ-kiến nhân-từ Hoàng để cũng như những 
vùng đất lân bang như Cholas, Pandiyas, Satiyaputras, Keralaputras và 
Tambapamni... theo chỉ dụ của Thiên-ái-hỷ-kiến nhân-từ Hoàng đề thực hiện 
những việc ích quốc an sinh tương tự”. Như vậy Vua A-dục đã xây dựng nên 
mùa xuân của ấm no và hạnh phúc cho mọi người. 


Nhưng những công trình rộng lớn về an sinh trong nước và ngoài nước như 
vậy cũng không làm thõa mãn lòng khao khát làm lành và chí nguyện tâm linh 
của A-dục vì tất cả những việc thiện đó chưa chứa đựng một ý nghĩa sâu xa 
nào cả. A-dục cảm nhận mạnh mẽ rằng: '““[rong tất cả hạnh bố thí thì bố thí 
pháp là cao thượng hơn cả.” 


158 


Sắc lệnh trên bia ký V nói rằng những vị giảng sư của tất cả những giáo phái 
thuộc nhiều sắc dân khác nhau như Yanas, KamboJas, Gandharas... được bổ 
nhiệm vào Bộ Chánh pháp để làm nhiệm vụ xây dựng và phát huy Chánh 
pháp, tạo hạnh phức và an lạc cho những người có đạo đức. Bộ này còn được 
giao quyên giảm án cho tù nhân, quyên ban ân huệ, trả tự do cho người phải 
nuôi nhiều con, người có nhiều bắt hạnh và người già nua tuổi tác. Trong sắc 
dụ trên bia đá XIII, A-dục nói về sự thành công rực rỡ của chiến dịch đạo đức 
có tên là Chiến-dịch-chánh-pháp trong nước và tất cả lân bang như vương 
quốc của vua Antiochus xứ Syria, vua Ptolemy xứ Egypt, vua Antogonus xứ 
Maccdon, vua Magas xứ Cyrene, vua Alexander xứ Eprrus và trong những 
vương quốc như Cholas, Pandyas, đến tận xứ Tamraparni (Tích-lan). Ngay cả 
những nơi mà các đoàn sứ giả của Đức Thiên-ái-hỷ-kiến Hoàng đề không đi 
đến, khi nghe được công hạnh, biết được những chỉ dụ và huấn thị của Ngài, 
người ta đều tự tuân hành theo Chánh Pháp. Chiến dịch chinh phục này đã 
chiến thắng khắp nơi và làm nức lòng mọi người. 


Truyền thuyết bằng tiếng Pali kế rằng đã lâu nhà vua chỉ là một ngoại hộ cúng 
dường vật chất hay tứ sự mà thôi nên không được xem là quyến thuộc của 
Phật Giáo. Sau đó theo lời hướng dẫn của trưởng lão Moggaliputta Tissa, vua 
A-dục đã cho người con trai là Mahinda và con gái là Sanghamitta gia nhập 
Giáo hội Tăng già từ đó nhà vua nghiễm nhiên trở thành gia quyền của Phật 
Giáo. Sau Kết tập III để tụng đọc và chuẩn định thánh tạng, A-dục phái nhiều 
đoàn truyền giáo đi khắp nơi để truyền bá Chánh Pháp Phật-Đà. Có thuyết cho 
rằng một trong những đoàn truyền giáo này đã đến vùng Thất Sơn miền Nam 
nước Việt. Như vậy hương xuân của Phật Giáo đã từng lan nhẹ vào quê hương 
Việt Nam, và tuổi thơ của dân tộc Việt Nam thời ẫy đã đón nhận những lời 
dạy của đức Tử Phụ một cách hồn nhiên như tuổi trẻ đón mùa xuân. (Thích 
Minh Thành) 


Aspirant - người khao khát muốn nổi tiếng, hành giả (aspire = mong mỏi) 
Assent - chuẩn y, phê chuẩn 

Assert — đòi quyên lợi; xác định, quả quyết 

Assessment - định giá để đánh thuế 

Assiduous — siêng năng, chuyên cần 


Assimilation - sự đồng hoá (Assimilate — make similar) 


159 


Assuaging — soothing, calming = làm dịu bớt (Assuage = làm khuây khoả) 
Astern — phía sau tàu 
Astounded — làm ngạc nhiên, làm sững sờ 


Astral — sao; gồm những vì sao (Astral projection — out of body experience = 
Astral body 1s thought to disengage from 
the physical body while remaIning connect- 
ed to 1t by the so-called “silver cord”). 


Astral world — or the spIritual realm. The astral world 1s the next plane of 
exIstence from the physical, and 1t 1s the place every soul must pass through 
when making the transition to the other side. There are seven realms 1n the 
astral world, and depending on the light (energy) we have earned while on 
Earth, we wIll find ourselves In one of these seven realms when we cross 
OV€T... 


What is Life on the Astral Plane Like? 


There are many levels 1n the astral world, and they are all muụch more stable 
than the earth plane. Spending time In the astral plane 1s exactly like living 
with the earth plane, though In some of the higher worlds thought 1s more 
evidently a force. We are born Into those worlds and work out karma 1n them 
Just as we do here. Of course, there 1s mụch more learning done there and 
some people spend centuries In the astral equivalent of study. The lower astral 
worlds are so much like the earth that the people even live In buildings and 
there are changes In weather. In the higher worlds this 1s not so, and things 
remain more unvarying. Also, communicatlon becomes Increasinely non- 
verbal as we ascend to higher levels. 


Many of the same things that are done on earth are also done 1n the astral 
worlds-neøative as well as positive. Yogananda In hIs autobiography speaks 
Of wars goIng on In the astral planes with mantric power beIng used 1nstead 
of bombs. The astral world may seem advantagøeous to our earthbound minds, 
but in reality 1t 1s a terrible place, being both more Intense and more binding 
than the earth plane. 


160 


It 1s very difficult for people to extrIcate themselves from astral involvemenit. 
Thịs 1s why many people while Incarnated on the earth are addicted to so- 
called astral travel. 


CẢNH GIỚI: CÕI THIÊN - ATULA 


Dù được hưởng phước báo sung sướng trên các cõi trời, nhưng chưa phải nơi 
đã được giải thoát hoàn toàn, cho nên người Phật tử chân chinh cân nên có 
thái độ dứt khoát đê chọn nghiệp sau này. 


Các loài đêu được coi như có sự bình đăng trong việc câu tạo nên thân mạng, 
dù chúng mang lớp gì đi nữa, chỉ có đạo Phật mới chủ trương được như thê 
mà thôi. 


CÁC CÕI THIÊN CÓ LỒI SINH HOẠT NHƯ THẺ NÀO? 


Thiên là trời, tiếng dùng để gọi chung cho tất cả các cảnh giới trên thế giới 
của loài người. Các cõi trời được ghi nhận gồm có 33 cảnh giới khác nhau. 
Nhờ tu theo pháp Thập thiện (10 điều lành), sau khi mãn báo thân nây ở đời, 
con người được sanh lên các cõi trời Sắc-giới và Vô-sắc-giới. Cõi trời Vô- 
sắc-giới có các trụ xứ như: Phi-tưởng, phi-phi-tưởng-xứ, thức-vô-biên-xứ, vô- 
sở-hữu-xứ .... 


Con người sống nơi các cõi trời được hưởng mọi sự sung sướng, nhưng vẫn 
còn phải bị đọa lạc như con người ở thế gian nây, nếu hết phước báo mà không 
lo tu thiện. Do đó, việc lây 10 điều lành làm nhân trong việc tu tập là điều cần 
thiết để hưởng được quả nơi các cõi trời. Ngoài ra, thì giờ ở các cõi trời cũng 
dài hơn ở thế giới chúng ta. Cõi phi tưởng, con người nơi đó không còn tưởng 
nghĩ như chúng sanh cõi dục nữa. Vượt cao hơn thêm một bậc, người ở cõi 
phi-phi-tưởng xa lìa tất cả mọi việc nói năng nghĩ bàn. Cho đến món ăn của 
họ đều bằng thiền định, thức mặc cũng do thiên y tạo thành. Cõi thức-vô-biên- 
xứ, con người không còn trụ tâm vào nơi ý thức nữa mà đã vượt ra ngoài ngôn 
ngữ luận bàn của chúng ta. Xa hơn một từng nữa, cõi vô-sở-hữu-xứ, con người 
ở đó lìa tất cả mọi ý nghĩ, sống băng trực giác, cũng như việc giao thiệp với 
nhau đều do trực giác cả. 

Người nơi các cõi trời có thể bay đi tự tại từ thế giới nầy qua thế giới khác 
trong khoảnh khắc thời gian chừng một bửa ăn mà không cần thủ tục thông 
hành rắc rối lôi thôi. Mỗi sáng, mọi người tụ tập hội lại một nơi do hiệu lệnh 
báo giờ ăn. Thức ăn toàn bằng hương hoa, mỹ nhạc trồi lên để mọi người tới 


ló1 


đó hưởng cái hương vị cũng đủ no, không cần phải ăn uống thô tục như chúng 
ta. Sau khi thọ thực xong, môi người ai về cõi nây và hẹn ngày hôm sau lại 
gặp nhau ở một nơi đã định. 


CẢNH GIỚI CỦA LOÀI A-TU-LA NHƯ THẺ NÀO? 


Trong ba đường ác là địa-ngục, ngạ-quỷ và súc-sanh được coi là những nơi 
xâu Xa, bản thỉu nhất, và trên đó một bậc có cảnh giới của loài A-tu-la, cũng 
còn năm trong vòng trầm luân của sáu đường dữ. 


A-tu-la là loài quý thần ở giữa thế giới của loài người. Thần có khi là thiện 
thần và có khi là ác thần. Thiện thần thường hay gần gũi, ủng hộ người, nhưng 
ác thân lại tìm cách khuấy phá cuộc sông của dân gian. Con người phần nhiều 
đều không hiểu nổi loài thần, nên phải cúng cấp, cầu khẩn để mong được gia 
hộ, chở che. Những anh hùng, chí sĩ khi chết trên tên đạn một cách oan ức 
thường hiện thành thần và được dân chúng cúng bái đầy đủ, cũng có những ý 
niệm về loài quỷ thần, không còn xa lạ đối với chúng ta. 
Cảnh của A-tu-la không có hình tướng nhất định và loài quỷ thần cũng biến 
dạng thay hình rất nhanh chóng. Ngoài ra, thần cũng có thê bay đi tự tại được 
trong thế giới như chỗ không người mà ít có ai thấy được hình dung. 
A-tu-la nhiều khi được người ta kính nể, có lẫn sự căm thủ do nhiều nguyên 
nhân khác nhau, cho nên dù được coi trọng, chúng cũng phải ở dưới loài người 
một bậc. (PHẬT MÔN TÔNG LUẬN) 

-—-0Ö0--- 


Astray - lạc đường, lạc lối 

Astrolabe - dụng cụ đo độ cao thiên thể thời cổ 

Astrophysics — vật lý thiên thể 

Asfute — tinh khôn, láu linh 

Atheism - chủ nghiã vô thần - The term atheism originated from the Greek 
(atheos), meaning ”without øgod(s)”, used as a peJorative term applied to those 
thought to reJect the gods worshipped by the larger socIety. 

AtheIsm 1s, 1n a broad sense, the reJection of belief 1n the exIstence of deIfIes. 


In a narrower sense, atheism 1s specifically the position that there are no 
deitIes. Most 1nclusively, atheIsm 1s the absence of belief that any deifIes exIst. 


162 


AtheIsm 1s confrasted with theIsm, which 1n 1fs most general form 1s the belief 
that at least one delIty exISfs. 


Atisha — 11? century Indian Buddhist scholar, who was invited to Tibet by 
the King of NgarI. He 1s credited with reviving the Buddhism 1n 
Tibet. A prolific writer and reknowned teacher, he composed the 
Lamp ƒor the path to enhighfenmenf...prototype for the lam rữn 
teaching. 


Atisha - The great Indian Buddhist Master Atisha (982-1054 AD) was 
responsIble for reintroducing pure Buddhism 1nto TIbet. 


Although Buddhism had been Introduced 1nto Tibet some two hundred years 
earlier by Padmasambhava and Shantarakshita, Buddhist practice In the 
country had largely been destroyed during the anti-Buddhist purges of the 
Tibetan king, Lang Darma (circa 836 AD), a follower of Bon, the pre- 
Buddhist religion of Tibet. 


Invited by Jangchub O, a ruler of Ngar1 in western Tibet, Atisha was asked to 
present a Dharma that everybody could follow and that would show how all 
the paths of Sutra and 'Tantra could be practiced together. 


In response, Atisha wrote Lamp for the Path, the oripIinal Lamrim text that 
served as the basIs for all subsequent Lamrim Instrucflons. The revival of pure 
Buddhist practice In Tibet at this tre was largely due to Atisha. 


A-đề-sa (SKT. Atisha) là cách đọc theo âm Hán- Việt, dịch ý là "Người xuất 
chúng, xuất sắc", cũng được gọi là Nhiên Đăng Cát Tường Trí (SKT. 
dipankarasrijnana). Là một Đại sư người Đông Ân (982-1054), đã đóng góp 
rất nhiều trong việc truyền Phật giáo sang Tây Tạng. Sư chuyên nghiên cứu 
các phương pháp phát triển Bồ-đề tâm (SKT. bodhicitta). Là Tổ của dòng Ma- 
kiệt-đa (SKTT. magadha) và thuyết sư tại đại học Siêu GIới (SKT. vikramaslla), 
Sư được mời qua Tây Tạng và sống ở đó 12 năm cuối đời mình. Sư là người 
sáng lập trường phái Ca-đương, gây ảnh hưởng rất lớn cho nền Phật giáo Tây 
Tạng, nhất là dòng Cách-lỗ (Gelugpa) của Tông-Khách-Ba (Tsong-kha-pa). 
Đệ tử quan trọng nhất của Sư là Lạc-mẫu-đông (hoặc Đông-đốn, `Brom ston, 
1003-1064). 


163 


Atman (SKTT) — self, ego, personality - the personal soul or self; the thinking 
princIple as manifested 1n conscIousness. 

Brahman considered as the Universal Soul, the great Self or Person that dwells 
1n the entire created order. 


Atman (Sanskrit: Atman) 1s a Sanskrit word that means 1nner-self' or 'soul'. 
In Hindu philosophy, especIally in the Vedanta school of Hinduism, Atman 1s 
the first principle, the true self of an Iindividual beyond 1dentification with 
phenomena, the essence of an Individual. In order to attain liberation, a human 
being must acqurre self-knowledge (atma Jnana), which 1s to realize that one's 
true self (Atman) 1s Identical with the transcendent self Brahman: 

If atman 1s brahman 1n a pot (the body), then one need merely break the pot 
to fully realize the prImordial unity of the Individual soul with the plentitude 
of Being that was the Absolute. 


Ngã mạn - thường song hành với các tâm lý cô chấp, bảo thủ và độc đoán. 
Công cao, ngã mạn, khinh người là con đẻ của sự chấp ngã thân này là thật ta 
và của ta. Nghiệp dụng của nó là luôn coi trọng mình mà hay khinh khi, miệt 
thị người khác. 


Atrium - tâm nhĩ, khoang tai ngoài 
AtrociIty — wIckedness, cruelty 

Attain — obtain = đạt đến 

Attribute - thuộc tính, vật tượng trưng 
Attune — làm hòa hợp, hợp âm 


Aura — the external energy system enveloping all living things = hương tỏa 
ra, ánh sáng thoát ra 

Aura — 1s like the blueprint of the soul because 1t shows how we are using 
God”s infinite power (God - ý nói Đắng cao cả). 

In parapsychology and many forms of spIritual practice, an aura 1s a field of 

subtle, luminous radiatlon surrounding a person or obJect (like the halo or 

aureola In religIous art). 


Vùng hảo quang chúng ta thường thấy trên các bức tranh Chúa Phật... Đây là 
một loại năng lực toát ra từ một người... 


164 


Auspice — điều lành 


AuspIcIous — Favorable: thích hợp (auspIcIous kalpa = good eon (vĩnh cữu)) 
"Groupings of eight auspIcIlous symbols (Ashtamangala 1n SanskrIt) were 
orIgInally used In India at ceremonies such as an 1nvesfiture or coronatIlon of 
a king. An early øgrouping of symbols 1ncluded: throne, swastika, handprmt, 
hooked knot, vase of Jewels, water libation flask, palr of fishes, lidded bowl. 
In Buddhism, these eight symbols of good fortune represent the offerings 
made by the gods to Shakyamuni Buddha Iimmediately after he gained 
enlightenment. " 


The Eight Auspicious Symbols in Buddhism 


The Eipht Auspiclous Symbols of Buddhism originated 1n Indian 
Iconosraphy. In anclent tImes, many of these same symbols were assocIated 
with the coronations of kinsgs. In Buddhist legend, the symbols represent 
offerings the øgods made to the Buddha after his enlightenment. 


The symbols can be found 1n the art of most schools of Buddhism, especIally 
in Tibetan Buddhism. In some monasterles in China the symbols are placed 
on lotus pedestals 1n front of statues of the Buddha. 


Right-codled White Conch 


The white conch which coils to the right symbolises the deep, far-reaching 
and melodious sound of the Dharma teachings, which being approprlafe to 
different natures, predIspositlons and aspIratlons of discIples, awakens them 
from the deep slumber of Ignorance and urges them to accomplish their own 
and others' welfare. 


“Symbolizes the ƒar-reaching melodious sound oƒ the spiritual teachings. ” 
Prectious Umbrella 

The preclous umbrella symbolises the wholesome actIvity of preserving 
beings from 1llness, harmful forces, obstacles and so forth 1n this life and all 
kinds of temporary and enduring sufferings of the three lower realms, and the 


realms of men and gods In future lives. It also represents the enJoyment of a 
feast of benefit under 1ts cool shade. 


165 


9 


“Protects from suƒJering, destructive emofions, IÌness, harm and obstacles. ` 
Victory Banner 


The victory banner symbolises the victory of the acfIvifles of one's own and 
others body, speech and mind over obstacles and negativititles. It also stands 
for the complete victory of the Buddhist Doctrine over all harmful and 
pe€rnIcIous forces. 


“Means victory over all disagreememt, disharmony or obstacles, and the 
aftainment oƒ happiness, both tenporary and ultimatfe. ” 


Golden Fish 


The golden fish symbolises the auspIcIousness of all living beIngs In a state 
Of fearlessness, wIthout danger of drowning 1n the ocean of sufferings, and 
migrating from place to place freely and spontaneously, Just as fish swim 
{reely wIthout fear through water. 


“They stand for ƒearlessness, ƒreedom and liberation, as well as happiness, 
Jertihity and abundanece. ” 


Dharma Whecl 


The golden wheel symbolises the auspIcIousness of the turning of the precIous 
wheel of Buddha's doctrine, both In 1ts teachings and realizations, In all realms 
and at all times, enabling beings to experlence the Joy of wholesome deeds 
and liberation. 


“Symbolizes the teaching oƒ Buddha, and ¡s the source oƒ spiritual values, 
wealth, love and liberation. ” 


Auspicious Drawing or The Glorious Endless Knot 


The auspIclous drawing symbolises the mutual dependence of religlous 
doctrine and secular affairs. Similarly, 1t represents the union of wIsdom and 
method, the I1nseparability of emptiness and dependent arising at the time of 
path, and finally, at the time of enlightenment, the complete union of wIsdom 
and great compassion. 


1ó6 


“1he sign oƒ interdependence, oƑƒ how everything In the uniVerse ¡s 
interconnected. ” 


Lofus Flower 
The lotus flower symbolises the complete purIfication of the defilements of 
the body, speech and mind, and the full blossoming of wholesome deeds 1n 


blissful lIiberation. 


“SStands ƒor purify oƒ mind and heart, and transƒformation, as well as 
compassion, and all perƒect qualiies. ” 


Vase 0ƒ Treasure 


The treasure vase symbolises an endless rain of long life, wealth and 
prosperity and all the benefits of this world and liberation 


“An Imnexhaustible source oƒ long he, wealth, and prosperty, which fIlflls 
all one s spiritual and material wishes. `” 


Eight Auspicious Symbols in Buddhism 





Umbrella Banner Golden Fish 





Dharma wheel Knot Lotus Vase 


-=-0O0--- 
Austere life - cuộc sống kham khổ (austere = khổ hạnh; auSferIty=sự khổ 
hạnh) 


Authenticity — Chính thông 
Autonomy - tự trị, quyền tự trỊ, nước tự trỊ, tự chủ 


Avalokiteshvara — Phật Quan thế Âm (Chenrezig = Quan thế Âm Tây Tạng, 
(SanskrIt) hiện thân Đức Đạt La Lạt Ma thứ 14) 


167 


Avalokiteshvara (Sanskrit)— Quan Thế Âm 
According to Tibetan legend, the bodhisattva Avalokiteshvara 
was born from the ray of white light from the eye of the Bud- 
dha Amitabha after he emerged from a session of deep medIt- 
ation. Avalokiteshvara was gIven the task of working to alle- 
viafe the suffering of all creatures. In this task, he 1s aided by 
hIs ability when necessary to take on any shape: a household 
(layperson), a monk, a nun, a young child of eiIther sex or 
even a non-human creature. One legend tells how he took the 
form of a cwckoo so that other birds could hear the sublime 
Dharma taught by the Buddha. 
Another story describes the orIgin of the eleven heads form 
of Avalokiteshvara. It 1s said that the bodhisattva became so 
đistressed at the quantity of suffering he encountered within 
the world that his head shattered 1nto ten parts. However, 
Amitabha fashioned the parts Into ten new heads, surmount- 
ing them with his own, so that he could look out for suffering 
1n all đirections and contemplate the different ways to help... 


Avalokiteshvara - The Bodhisattva of Infinite Compassion 


Avalokiteshvara, the Bodhisattva of Infinite Compassion, may be the most 
well-known and beloved of the 1conic bodhIsattvas. Throughout all schools of 
Mahayana Buddhism, Avalokiteshvara 1s venerated as the Ideal of karuna. 
Karuna 1s the acfIvIty of compassIon 1n the world and the w1llingness to bear 
the paIn of others. 


The bodhisattva 1s said to appear anywhere, even 1n hell realms, to help all 
beings 1n danger and distress. 


The Bodhisattva's Name 


The SanskrIt name "“Avalokiteshvara” 1s Interpreted many ways -- ”Fhe One 
Who Hears the Cries of the World"; “The Lord Who Looks Down”; “The Lord 
Who Looks 1n Every Direction."” 


The bodhisattva goes by many other names. In Indochina and 'Thailand, he 1s 
Lokesvara, "The Lord of the World." In Tibet he 1s Chenrezig, also spelled 
Spyan-ras øzIøs, "With a PIitying Look." In China, the bodhisattva takes a 
female form and 1s called Guanynn (also spelled Quanyin, Kwan Yin, KuanyIn 


168 


or Kwun Yum), "Hearing the Sounds of the World." In Japan, GuanyIn 1s 
Kannon or Kanzeon; in Korea, Owan-eum; In Vietnam, Quan Am. 


The Bodhisattva's Gender 


Most scholars say that until the time of the early Sung Dynasty (960-1126) 
the bodhisattva was portrayed 1n art as male. From the 12th century on, 
however, in much of Asia Avalokiteshvara took the form of a mother-goddess 
of mercy. Exactly how this happened 1s not clear. 


(Here's an utferly unsupported and probably off-the-wall speculation: 'The rIse 
Of the veneration of mother goddess Guanyin happened at the same time -- 
12th and 13th centurles -- that the cult of the Virgin Mary was gaIning 
popularity in Europe. Was there some cultural cross-pollination the historians 
dont know about? Or some other factor that made mother goddesses 
particularly appealing during that time?) 


Sometimes the bodhisattva 1s pictured with features of both genders. Thịs 1s 
symbolic of the bodhisattva's transcendence of dualitles, such as male-female 
gender distinctions. Further, the Lotus Sutra says that the bodhisattva can 
mamIfest in whatever form 1s best suited for the situation. 


The Bodhisattva's Appearance 


There are more than 30 Iconographic representations of Avalokiteshvara 1n 
Buddhist art. These are distinguished by the number of heads and arms the 
bodhisattva displays, the bodhisattvas body position, and by what 1s carried 
1n the bodhisattva's hands. 


In some schools, Avalokiteshvara 1s thought to be a manifestatlon of 
Amitabha Buddha, who represents mercy and wIsdom. There 1s often a small 
ñigure of Amitabha gracIng the bodhisattvas head. This buddha may hold a 
lotus, mala beads, or a vase of nectar. He may be standing, 1n meditation, or 
seafed In a "royal ease” pose. 


The bodhisattva often has multiple heads and arms, which symbolize hIs 
limitless capacity to perceive suffering and to help all beings. According to 
legend, when Avalokiteshvara first heard the suffering of the world his head 
burst from pain. Amitabha, his teacher, took the pieces of his head and remade 


169 


eleven heads In Its place. Then Amitabha gave Avalokiteshvara a thousand 
arms with which to ease all suffering. 


The Bodhisattva Is Us 


You may look for the bodhisattva In the form of a white-robed woman, or an 
angel, or an unseen spIrIt... Do not think of the bodhisattva as a beIng separate 
from yourself. When we see and hear the suffering of others and respond to 
that suffering, we are the heads and arms of the bodhisattva. 

(Barbara O'Brien) 


Bồ Tát Quán Thế Âm - Ngài không có giáng sinh tại trái đất cuả chúng 
ta, nhưng kinh sách Phật giáo có chép tiền thân của Ngài: Ngài là một thái tử 
đã được dịp theo vua cha đến hầu Đức Phật Bảo Tạng và được Đức Phật Bảo 
Tạng thọ ký sau này thành Bồ-tát Quán Âm, phụ tá Đức Phật Di-Đà và sau 
cùng sẽ thành Phật với danh hiệu Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. 


Chúng ta vẫn nghe danh hiệu của Ngài là Bồ-tát Quán Âm, Bồ-tát Quán Thế 
Âm, Bồ-tát Quán Tự Tại, Phật Bà Quan Âm.. .Ngài quán sát tiếng kêu than ở 
khắp nơi để đến cứu khổ, cứu nạn. Cùng với Bồ-tát Đại-Thế-Chí, Ngài phụ tá 
Đức Phật DI-Đà tại cõi cực lạc phương tây, ba Ngài chính là “Tây phương 
Tam Thánh” vậy. Do hạnh nguyện của Ngài, Ngài tùy duyên mà ứng hiện để 
độ những người gặp khô đau, tai ách. Ngài có thể hóa thân dưới 32 hình tướng 
khác nhau để cứu chúng sinh và ban cho chúng sinh đức tính vô úy nghiã là 
không sợ hãi. 


Ngài Quán Thế Âm với nhiều hình tượng khác nhau: Quán Âm đồng tử (hình 
Phật Bà bế đứa trẻ nhỏ), Quán Âm Nam Hải (hình Phật Bà xuất hiện đứng 
trên hoa sen ở biển Nam Hải), Quán Âm thiên thủ thiên nhãn tức hình Bồ-tát 
Quán Âm với một ngàn tay, trong mỗi bàn tay có một con mắt cốt ý nói lên 
khả năng cứu độ vô biên của ngài. 


Hình tượng phổ thông nhất của Ngài là tượng một vị nữ đứng trên bông sen, 
tay phải cầm nhành dương liễu, tay trái mang bình chứa nước cam lỗ. Nhành 
dương liễu tượng trưng cho đức nhẫn nhục, bình cam lỗ nói lên tâm từ bi. 
Nhành dương liễu khi bị gió thổi mạnh thì uốn mà không sấy, hết gió lại vươn 
lên, đó là hình ảnh người biết tùy thời, tùy cảnh mà ứng phó, xử sự nhưng vẫn 
có lập trường chân chánh vững chắc của mình. Nước cam lỗ ngon bồ làm khỏe 
người ốm, đánh thức kẻ mê. Ai đau khổ, cầu đến Ngài, Ngài sẽ tùy duyên mà 
hóa độ, dùng nước cam lồ mà cứu khổ cứu nạn. Đặc biệt ai bị lòng tham lam 


170 


và những dục vọng nổi lên mạnh mẽ như ngọn lửa thiêu đốt ruột gan, nếu biết 
danh hiệu Ngài Quần Thế Âm thì lòng tham xẹp xuống, dục vọng tiêu tan. Đó 
là ý nghiã của câu “zếu biết niệm Bồ-tát Quán Thể Âm thì dù nhảy vào lửa, 
lửa cũng không đốt được ”. Tuy không nói ra nhưng chắc chúng ta đồng ý với 
nhau rằng trong tòan thê các vị Bồ-tát, chúng ta coi Bồ-tát Quán Thế Âm là 
gần chúng ta hơn cả và chúng ta niệm danh hiệu Ngài rất nhiều. Về vẫn đề 
Ngài ứng hiện ở đâu, trước mặt ai, chúng ta nghĩ rằng chỉ những ai đã cảm 
ứng thì người đó mới biết mà thôi... 


Kinh Phố Môn: niệm danh hiệu ngài có thể vượt qua 7 nạn (nước, lửa, gió, 
bão, dao kiếm, quỷ dữ, ngục tù và cướp bóc) có thê vượt qua 3 độc (tham, sân, 
sỉ), xin được hai điều: sinh con trai/gái theo ý muốn... Bồ Tát Quán Thế Âm 
thị hiện đưới 32 hình tướng để cứu độ chúng sanh. 


Tâm Kinh (Bát Nhã Ba-la-mật đa tâm kinh): Quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu 
xa Pháp Bát Nhã Ba-la-mật-đa nên thây ngũ uân đều là không cả, qua hêt thảy 
khổ ách. 


Ba ngày viá cuả Đức Quán Thế Âm: 19/2 Vía ngày đản sanh, 19/6 Vía ngày 
thành đạo, 19/9 Vía ngày xuât gia của ngài... 


Phật tử tụng kinh Phổ Môn, niệm danh hiệu ngài Bồ Tát Quan Thế Âm: 


“NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TÂM THANH CỨU KHÔ CỨU NẠN 
QUAN THẺ ÂM BÒ TÁT MA-HA-TÁT” 





Tượng Quan Thế Âm ca o18 mét tại Phố Đà Sơn 
Avarice — tính hám lợi, tính tham lam 


171 


Avatar — thiên thần giáng thế, hóa thân, hiện thân 


Avatar — Hindu”s term which refers to those rare people who embody such 
spIritual power that they are expresslons on earth of those qualitles 
which we associate with God. For the Hindus, such 1ndividuals are 
more than saints, they are direct incarnations of God. Such this 
may be difficult for the west mind to accept, we can speak of them 
as perfect symbols of God... 


Aversion — turning away, unwilling = ghét, ác cảm, không thích 
Avidity — khao khát, thèm khát 
Avijjasava (Pali) — vô minh lậu - không hiểu biết các chân lý cao thượng... 


AvljJasava - lack of understanding on the fundamental level, (such as not 
understanding the nature of life, aging and death and how they should be 
related to), aøing and death cause the unenlightened beIng to experlence fear, 
melancholy, despair and superstItious ørasping. 


Vô-Minh-Lậu - Lộc cao, tước trọng, thanh danh, uy quyền, giàu sang, vinh 
hiển, ái tình, dục lạc, hạnh phúc gia đình cho đến tất cả những thú vị, những 
vui sướng của người được đặc biệt ưu đãi trên thế gian như Bồ-tát, đều liên 
tiếp biểu hiện những tranh cảnh rất cám dỗ, làm cho Bồ-tát bị cảm kích, siêu 
lòng, tấn thối lưỡng nan. Đây gọi là Vô-Minh-Lậu Phiền-Não (Avijjasava). 


Avowal - thừa nhận 


Awakenng - Sanskrit and Pali “awakening” or “enliphtenment”) In 
Buddhism, the final enliphtenment that ends the cycle of death and rebirth and 
leads to nirvana. This awakening transformed Siddhartha Gautama 1nto the 
historical Buddha. Bodhi 1s achieved by ridding oneself of false beliefs and 
the hindrance of passions through the discipline of the Eightfold Path. Though 
not supported 1n canonical texts, commenftaries ø1ve a threefold classification 
of bodhI: that of a perfectly enliphtened one, or a Buddha; that of an 
independently enlightened one; and that of an arhat... 


Awakening - Giác ngộ - mở mang được sự sáng suốt cùng tột để nắm được 
chân lý, sự vật trên thê gian nây đúng như thê nào thì thây biệt được như thê, 
không lâm lạc. 


172 


Trong hàng đắc đạo có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. 


- Thanh Văn, Duyên Giác là bậc tự giác. 

- Bô Tát là bậc tự giác, giác tha 

- Phật là bậc toàn giác, người ta tôn ngài là giáo vương, giác hoàng, giác 
hùng. 


Tu sĩ Cô Đàm (Đức Phật) phát nguyện không rời chỗ ngồi dưới gốc cây tất- 
bà-la (bô đê) khi chưa thành đạo. Vào canh I trong đêm ngài đạt được túc 
mạng minh, khả năng siêu phàm nhờ đó ngài đã nhớ lại được nhiêu kiêp đã 
qua. 


Đến canh giữa đêm, ngài đạt được thiên nhãn minh, một khả năng nhờ đó ngài 
thây được sự sinh tử luân hôi của chúng sinh. 


Sau cùng ngài chứng được lậu tận minh, một khả năng hiệu biệt cách giải 
Ấ»%*» 


thoát mọi khổ đau, tức là ngài chứng ngộ “Tứ Diệu Đê” và trở thành vị Tam 
Miệu Tam Bô Đê là bậc Toàn Giác. 


Thirty-Seven Eactors of Enliphtenment - 37 Dharmas of the 
Bodhisattvas 


A. Phase of Accumulation 


Phase of Accumulation represents the efforts that those endowed with 
mahayana potential have to make 1n the practice of virtue. The accumulation 
Of virtue serves to make one's mind a suitable vessel in which realisatlons can 
arISe. 


Four States of Mindfulness / Four Trainings in Mindfulness / Four 
Contemplations 


From the Mahayana poiInt of view the result of four mindfulnesses 1s the 
realisation of two fold egolessness, the selflessness of self and the selflessness 
of phenomena. 


1. Conternplation 0ƒ the body (skandha oƒ form) 


- Ordinarily, in worldly terms we regard the body as pure and we have fixation 
on the body as being true or real. 


173 


- In the sutrayana (mahayana or bodhisattvayana), the body 1s regarded as 
ImpPUFe. 

- Instead of strugsgling between the purity and Impurity of the body, tantra 
presenfs the body as manifestation of emptiness. 


2. ContemplaHon oƒ feelings (skandha oƒ.feeling) 


- OrdiInarily, we regard our feelings as pleasant. 

- In the sutrayana the feelings are regarded as unpleasant, as suffering. 

- In the tantrayana If 1s not necessary to reJect feelings as suffering, yet you 
should not cling to them by thinking they are pleasant. Instead you should 
make your feelings Into a tool to give bìrth or enrich your wisdom. For 
example 1ƒ one understands that suffering 1s fear of being afraid one can look 
at the fear 1nstead of beIng paranoid about 1t. 


3. ContemplaHon 0ƒ the mìnd (skandha oƒ consclousness) 


- Ordinarily we belleve our minds are permaneIi. 

- The contemplation of the 37 đharmas of the bodhisattvas Involves reflecting 
on the truth that mental evenfs are ImpermanenI. 

- According to the tantrayana, the mind 1s the wisdom of self-realization; 
therefOre It IS unnecessary to sfrugele between permanence and 
Impermanence of the mind. 


4. Confernplation oƒ phenomena / dharmas (skandhas oƒ percepion and 
concepf£) 


- In our ordinary, or mundane, vIiewpoint, we regard all phenomena as real or 
solid; therefore we believe 1n the exIstence of self. 

- In accordance with the 37 dharmas, phenomena have no concrete, solid 
1dentity and they are selfless. 

- In the tantrayana, all phenomena are presenfed as beIng the union of skilful 
means and wIsdom, and this understanding øoes beyond the struggle between 
substantiality or 1nsubstantiality, or having or lacking a self. 


Through mindfulness of body we realise the truth of suffering 

Through mindfulness of feeling we realise the truth of the orIg1n of suffering. 
Through mindfulness of the mìnd we realise the truth of cessation. 

Through mindfulness of phenomena we realise the truth of the path. 

Four Abandonments / Four Right PracHces 


174 


5. fO øef rId of existing evils and non-virtues 

6. never fO Ø1ve rIse to evIls and non-virtues that are presently absent 

7. {O ØIV€ TISe fO Vvirtuous remedIies not yet presenf 

6. fO assure the Increase of those virtues which are already developed 

Four Elements of Supernatural Power / Four Roads to Power /“ Four SuDpoFfS 
oƒ Miraculous AppariHion 


9. profound absorption through longing 
10. profound absorption through diligence 
11. profound absorption through 1ntention 
12. profound absorption through analysIs 


B. Phase of Integration 


A breakthrough In understanding which 1s conducive to realisatIlon ofthe Four 
Truíhs. [ntegration refers to 1ntepration Into a direct realisatlon of truth. 


Subphases: 
Warming - one first warms to the real meaning of voidness. 


95nñïƒf - one sees a panoramic view. The earth (defilements) has diminished 
to a poInt, whereas space (voIidness) becomes more and more present. At peak 
one stands between heaven and earth, phenomena and voidness. 
Forbearance - as an aspliration to certainty about phenomena and the skill 
needed to face up voidness and 1s implicatlons. 


The Highest Worldly Poimr - This 15 the highest point and the end of samsara. 
After this subphase there wIll be no more samsaric rebirth. The whole quality 
Of experience will change. The subsequent Phase of Insight has nothing to do 
with worldliness. 


Fe (Moral or Controlling) Faculiies 


13. trust 

14. diligence 

15. recollection 

16. deep absorption 
17. profound wIsdom 


175 


The five facultles are employed during the sub phases of warming and 
summit. In the sub phases of forbearance and highest worldly point these 
become Íive poWers. 
tFive (Moral) Powers 


18. the power of trust 

19. the power of diligence 

20. the power of recollection / mindfulness 

21. the power of deep absorption / concenftration 
22. the power of profound wIsdom 


Œ. Phase of Insight 


For the first time one gaIns authentic 1nsight 1nto the Truths of the Realised. 
There are four aspects for each truth, l6 altogether. For example having 
understood the suffering of the sense dimension of existence one furthers this 
understanding to Incorporate the sufferings of the form and formless 
dimenslons. During that stage one 1s endowed with seven aspec(s of 
enlightenment. 

Seven Limbs or Aspects oƒ Enlightenmenft 


23. ripht mindfulness 

24. ripght discerning appreclation / InvesfIgation 

25. right diligence / energy 

26. right Joy / Interest 

27. ripght proficlency / tranquIllity 

28. ripght profound absorptIon / concentration, one-poIntedness 
29. ripght equanimity / elimination of mind's tendency to wander 


D. Phase of Cultivation 


One cultivates familiarity with meditatlon which rests within the universal 
essence realised through the Phase of Insight. During this stage one 1s 
endowed with the Noble Eighffold Path which 1s based upon right view. Thịs 
1s the first of the eipht and the remaining seven represent the pure way In 
which something of this sublime view can be communIicated to others through 
concepts and examples. 


30. riphf view 
3 1. right Intention 


176 


32. riphf eXpression 

33. ripht limifts of actlon 

34. ripht livelihood 

35. ripht effort 

36. ripht mindfulness 

37. ripht profound absorption 


E. Phase of Complete Accomplishment 
When the training has been completed there are ten qualitiles without training. 
They are the eight qualiies of the eightfold path plus total liberation and 
Iimmaculate primordial wisdom. These ten factors form five øroups of 
untainted agøregates: 
1. righf† conduct 

- training-free right expression, 

- training-free right actlon 

- training-free ripht livelihood. 


2. profound absorpfion 


- training-free ripght mindfulness 
- training-free ripht profound absorption 


3. highest wisdom 
- training-free ripht view 
- training-free right Intention 
- training-free right effort 
4. perƒect liberation 
- training-free total liberation 
5. prữnordlal wisdom Insighf öƒ total lberation 
- training-free Immaculate prImordial wIsdom 


Points of difference In the basic Buddhist view (Hìnayana) of mindfulness and 
the Mahayana view: 


177 


- In the Mahayana the antidote 1s to overcome the clinging to a self of a person 
and phenomena. In the Hinayana path the antidote overcomes only clinging 
to a self of a person. 


- In the Hinayana path one enters alone, In the Mahayana state we do not enfer 
alone but we enter with all sentient beinøs. 


- Through practising the basic mindfulness practice in the Hinayana, the 
atanment 1s cessaton, the nirvana which 1s complete state of 
thoughtlessness, complete state of mindfulness. In the Mahayana the result 1s 
the state of enlipghtenment beyond simple cessation and the notion of nirvana 
as beIng peace. 


- In the Mahayana path mindfulness 1s practised 1n accordance with what Is 
appropriate for all sentlent beings and what 1s approprlate for the whole 
envIronment, rather than practising 1t for the sake of oneself alone. 

- In the Mahayana the body 1s understood as 1llusory body, feelings are dream- 
like, mind 1s like space and phenomena are undersfood to arise suddenly like 
clouds. 


- The Hinayana arhats leap out of samsara, leave 1t behind completely. In the 
Mahayana sense, we aftain the power of transcending our emoftlons even 
though we consftantly come back to the samsaric world to benefit sentient 
beings. We have attained the power of not being attached to samsaric world 
even though we live In I(. We live with emotions and use them as a path 
without being attached to our own emotions and without being attacked by 
them. 


- The qualitles of a Mahayana practitioner outshine all achievements of any 
other realisation by the simple seed of bodhicitta. Even though we have done 
very liffle practlce and as a result our achievement 1s small, because of the 
pOWer Of courageous heart, love and compassion and the method of beIing 
skiful, there 1s øreatness 1n the achievement. 


- The result of the Mahayana path 1s the ten bhum1s or stages of a bodhIsattva. 
We progress through the ten stages and attainn Buddhahood at the end of the 
tenth bhumI. This takes a very long time. 


Vajrayana (tantrayana or mantrayana) offers many methods to attain 
enlightenment more swIftly. VaJrayana practitloners become siddhas Instead 


178 


Of arhats or bodhisattvas. The great Indian mahasiddhas are famous for theIr 
unconventional behaviour and special methods through which they have 
liberated beings effectively. Tantric teachings are especially meant for the 
Dark Age, when other methods are Ineffective. In the vaJrayana one does not 
need to deliberately accomplish the ten good actions. The practice of good 
actions will occur spontaneously from the realization that comes from 
meditaton. Similarly, the ten unvirtuous actions wIll be spontaneously 
avoided without any need to deliberately control one”s actlons. With the 
realization of the nature of mind one does not need to have contrived conduct. 
There will also be no need to deliberately contrive remedial actlons, to 
engender realization through effort. If one rests relaxed In the natural state of 
the mind, the realizaton of claritty and emptiness will naturally arIse. 
Vajrayana should be practised under a qualified guru only. 


Sources: Gems of Dharma, Jewels of Freedom. The classic handbook of 
Buddhism by Jé Gampopa, translated by Ken and Katia Holmes. 


Teachings of Dzogchen Ponlop Rinpoche , Khenchen Thrangu Rinpoche and 
Khenpo Karthar Rinpoche. 


Đạo Phật dạy ta cách diệt khổ, gồm 37 phần trợ đạo: 


1. Tứ niệm xứ (4) 2. Tứ chánh đạo (4) 3. Tứ như ý túc (4) 
4. Ngũ căn (5) 3. Ngũ lực (5) 6. Thát bô đề phán (7) 7. Bát chánh đạo (6) 


Ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo - hay ba mươi bảy Bồ Đề Phần, những Yếu 
Tố Cần Thiết cho sự Giác Ngộ, mà những ai muốn trau giỏi thiền văng lặng 
và thiền minh sát phải tận lực và quyết chí thực hành, nhằm tạo cho mình cơ 
hội hiếm hoi được tái sanh vào cảnh người trong thời kỳ có Giáo Huấn của vị 
Phật hiện tại (present Buddha Sasana). 


Tứ niệm xứ là 4 điều mà người tu phải luôn luôn nhớ tới, nghĩ tới 4 điều ấy 
là: 
1.Quán thân bất tịnh (quán thân là không trong sạch) - tập trung tư tưởng để 


nhận xét kỷ lưỡng, tường tận về sự nhơ bân cuả thân thê chúng ta, để phá lòng 
dục... 


2.Quán tâm vô thường (quán tâm là không thường có) - tập trung tư tưởng để 
xem xét kỷ lưỡng, tường tận về sự thay đôi liên tục của cái tâm. Tâm là hợp 


179 


thể cuả mấy thứ khác, là thọ tưởng hành thức (sắc, thọ, tưởng, hành, thức gọi 
là ngũ uấn), chúng hợp duyên với nhau, đủ duyên thì có, hết duyên thì tan, 
không trường tồn, không vĩnh cữu. Quán tâm vô thường đề phá sự chấp ngã. 
Hết cái ta, cái ngã, đó là điều kiện để chứng ngộ Niết Bàn. 


3.Quán thọ thị khổ (quán thọ là khổ) — là tập trung tư tưởng để xem xét kỹ 
lưỡng, tường tận răng có nhận lãnh là có khô....đủ thứ khô tính thân, vật chât. 
Mục đích đê diệt lòng tham, chính là ba cái độc tham sân si lôi ta vào vòng 
luân hồi. 


4.Quán pháp là vô ngã (quán các pháp là vô ngã) - tập trung tư tưởng để xem 
xét kỹ lưỡng, tường tận rằng vạn pháp không có tự thê. 


Chữ pháp trong đạo Phật, chỉ mọi vật trong vũ trụ, cả hữu tình lẫn vô tình. 
Pháp nảo cũng là một hợp thể, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Đó là pháp 
vô ngã, không còn bị nội tâm dăn vặt, không bị cảnh ngoài chỉ phối ảnh hưởng, 
vì vạn pháp không có tự thẻ, giả cả, huyền ảo, mộng.. 


Tứ Chánh Cần là bốn phép siêng năng Tinh tấn hợp với chánh đạo. Bốn phép 
Tỉnh tân ây là: 


1. Tỉnh tắn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sinh: Tâm mình chưa mộng 
tưởng điêu ác thì mình phải ráng giữ gìn, đừng cho nó phát khởi lên, cũng như 
sợi dây buộc mũi con trâu, kìm nó, không cho ăn lúa. 


2. Tỉnh tấn dứt trừ những điêu ác phát sinh: Trong đời sống của chúng ta, nhất 
là khi chưa hiểu biết Phật pháp và không tu hành, chúng ta đã phạm rất nhiều 
tội ác. Những tội ác này làm cho tâm của ta càng ngày càng tối tăm, lu mờ, 
như một tắm gương bỏ lâu ngày, không ai chùi rửa, không thể soi được nữa. 
Nay chúng ta đã nhận thấy cái nguy hại của những điều ác, thì chúng ta phải 
quyết tâm dứt trừ. Điều ác không ở đâu xa, chúng phát sinh trong thân, khẩu, 
ý của mỗi chúng ta. Vậy, trừ tội ác tức là ngăn chặn không cho thân, khẩu, M 
chúng ta tiếp tục tạo nghiệp dữ nữa. Nhưng cái đà tội lỗi, như cái đà một chiếc 
xe xuông dốc, càng xuống càng mau, càng mãnh liệt, cho nên muốn diệt trừ 
tội lỗi, chúng ta phải vận dụng nhiều nghị lực, nhiều có gắng, phải luôn luôn 
siêng năng, tỉnh tấn để ngăn chặn cái đà tội lỗi, Phật tử chúng ta phải luôn 
luôn nhớ nghĩ như vây: 


Sát sanh là điêu ác đã gây tội lỗi cho mình phải mắc nợ máu thịt và mạng 
sông, lại làm hại cho người lần vật. 


180 


Trộm cướp làm khô cho người bị nghèo đói, rách rưới, buôn râu, đau khô 
không thê kê xIêt. 


Tà dâm là điều không hợp lễ tiết, thường gây sự rôi ren trong gia đình và nhất 
là mang tiếng xấu hồ, làm mất phẩm giá con người. 


Nói dối mất lòng tin cậy. 

Nói thêu dệt làm chia lìa ân nghĩa. 

Nói lưỡi hai chiếu làm tăng trưởng oán thù. 

Nói lời hung ác, trước dơ miệng mình, sau chiêu lấy họa. 

Ham muốn quá sức (tham) thấy mình thiểu mãi, càng khổ thân nhọc trí. 


Giận hờn tức tôi, lửa sân nôi lên, làm hư công hỏng việc và bao nhiêu rừng 
công đức đêu tiêu tan. 


Si mê không rõ chánh tà, mờ ám chân lý gây đủ các tội. 

Xét như vậy rồi, nếu tội ác đã trót lỡ sanh, thì bất cứ tội nào chăng hạn, chúng 
ta phải đoạn trừ tận gốc rễ, đừng cho nó đâm chỗi nảy nhánh nữa. Trong lúc 
đó, chúng ta lại huân tập các hạt giống lành thay thế vào tạng thức, thì lần hôi, 
chúng ta sẽ trở thành người thuần thiện. 


3. Tỉnh tắn phát triển những điễu lành chưa phát sinh: Nhiều khi chúng ta có 
những ý định hay đẹp, muốn giúp ích người nảy, nâng đỡ người khác, nhưng 
vì tánh giải đãi, hay thiếu nghị lực, chúng ta không thực hiện được những ý 
định tốt đẹp ẫy. Như thế, dù có thiện chí bao nhiêu, cũng không đem lại lợi 
ích gì cho ta và cho người chung quanh cả. Muốn tạo những thiện nghiệp, như 
nói lời hòa nhã với mọi người trong mọi trường hợp, bố thí cho người nghèo 
túng, giúp đỡ cho người có công ăn việc làm, thì chúng ta đừng chần chờ, mà 
trái lại, phải hăng hái, tinh tấn làm ngay. Ta phải luôn luôn thúc đầy ta, biến 
những ý nghĩ tốt thành hành động. Người Pháp có câu tục ngữ rất có ý nghĩa, 
để châm biếm những người có dự định tốt mà không bao giờ thực hiện: "Địa 
ngục lót đầy những dự định tốt". (L'enfer est pavé de bonnes intentions). Thật 
đúng như vậy, ở đời có bao nhiêu người có nhiều thiện chí, có ý định làm điều 
hay điều phải, nhưng cho đến chết vẫn chưa thực hiện được, và mang theo 
xuống địa ngục. 


Vậy chúng ta phải luôn luôn hăng hái làm phát triển những điều lành, mỗi khi 
chúng vừa móng khởi trong tâm, đừng chần chờ, giải đãi cho đến khi tử thần 
đến gõ cửa, mới ân hận là mình chưa gây tạo được cho mình những nhân lành 
gì cả, nên phải rơi vào địa ngục. 


181 


4. Tỉnh tấn tiếp tục phát triển những điêu lành đã phát sinh: Những điều lành 
khi đã phát lộ ra hành động rôi, chúng ta đừng cho thê là vừa, là đủ, không 
cân phải cô găng làm thêm nữa. 


Khi chúng ta làm điều trọn lành, chúng ta có lợi về hai phương diện: một mặt, 
ngăn chặn điều ác không cho tác hại; một mặt, làm điều thiện có lợi ích cho 
mình và cho người. Chắng hạn, như khi chúng ta thọ giới bất sát sinh và thực 
hành theo giới ấy, là chúng ta vừa ngăn chận sự giết hại người và vật, mà vừa 
chuộc người và phóng sinh nữa. Các giới khác cũng vậy, nghĩa là một mặt 
vừa "chỉ ác", một mặt vừa "tu thiện", rồi cứ như thế mà siêng năng tính tấn 
luôn luôn mới được. Chúng ta phải tập làm điều thiện cho thật thuần thục, cho 
thành thói quen, cho đến khi mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều thiện 
cả mới được. 


Tứ Như Ý Túc còn gọi là Tứ Thần Túc. Tứ Như Ý Túc là bốn điều ước 
nguyện phải đạt được kết quả đầy đủ như ý. Mặc dù Tứ Như Ý Túc có nhiều 
cách giải thích, trình bày cách khác nhau trong những kinh luận, nhưng chung 
quy không ngoài những nội dung dưới đây: 


Dục Như Ý Túc: khi phát nguyện thọ trì, thì bất cứ giá nào phải đạt cho được 
như ý. Dục ở đây chỉ cho ước muôn, và nên phân biệt rõ ràng những mong 
muôn này với giải thoát hay vô minh? 


Tĩnh Tấn Như Ý Túc: tỉnh tấn giữ gìn tư tưởng tốt, loại bỏ tư tưởng, xâu, một 
cách nhất tâm để đạt đến kết quả viên mãn như ý. Đây là điều kiện tốt nhất và 
thuận lợi nhất cho việc năng hóa giải tận gốc rễ các việc mập mờ, khiến con 
người hiểu biết sai lầm. 


Tinh tấn siêng năng nồ lực không phải chỉ là sự hăng hái, bổng bột trong nhất 
thời, mà là sự thực tập không bao giờ gián đoạn. Trong kinh DI Giáo Đức Phật 
có nói: "...Như người dùi cây lấy lửa, cây chưa nóng đã thôi, tuy muốn được 
lửa, nhưng khó thể được". 


Tự Duy Như Ý Túc: nghiên cứu đạo lý và tư duy hay quán chiếu yếu chỉ của 
các pháp môn tu tập một cách thông suốt như ý muốn, như một người nói 
tiếng mẹ đẻ của mình không cần đề ý đến việc tìm chữ, để diễn đạt tư tưởng, 
nhưng nói không sai một chữ. Đức Phật có nói trong kinh DI giáo: " Chú tâm 
vào một chỗ, không việc gì không thành". 


182 


Niệm Như Ý Túc hay Thiên Định Như Ý Túc: khi tu tập phải dùng trí tuệ quán 
sát tư duy lý pháp mình đang tu và, nhờ đó mà định phát sinh. Khi định đã có 
thì định tuệ quân bình. Khi quán trí này do định phát sanh thì, trí này là tịnh 
trí, chính vì nhờ tịnh cho nên nó có thê thông đạt thật nghĩa của các pháp trong 
vũ trụ một cách như thật. 


Nếu gió không thôi, nước không chảy, mặt trời không mọc lên và lặn xuống, 
tất cả vạn vật đều dừng thì đây là sự bất động của vũ trụ. Trong việc tu hành, 
nếp sống đạo là nếp sông luôn luôn tỉnh thức, không buông trôi, không phóng 
túng. Cái gương mà Đức Phật nói, không phải là cái gương soI mặt, mà là cái 
gương tâm hồn soi chiếu lại mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của mình. 


Ngũ căn và Ngũ lực là hai pháp môn rất quý báu trong 37 môn trợ đạo của 
Đạo đế. Chính nó đã đóng một vai trò thật quan trọng để giúp người tu hành 
từ địa vị phàm phu đến các thánh quả vị trong tam thừa. Chúng là những 
phương tiện thực tiên có thê giúp chúng ta thăng tiến trên bước đường tu đạo 
và chứng quả. Do đó chúng ta phải chuyên tâm học hỏi và tỉnh tắn thực hành 
những pháp môn nây. 


Trước hết chúng ta tìm hiểu thế nào là Ngũ căn? 


Ngũ căn là năm căn và là cội nguôn đê tât cả các thiện pháp phát xuât. Năm 
căn đó là: Tín căn, Tân căn, Niệm căn, Định căn và Huệ căn. 


1)Tín căn: là lòng tin tưởng thật vững chắc. Chúng ta tin tưởng ở đây có nghĩa 
là dùng trí tuệ để xét đoán việc mình làm và không tin tưởng một cách mù 
quáng. Chúng ta nên tin tưởng vào Giác, Chánh, Tịnh. Giác là giác ngộ bởi vì 
chỉ có giác thì chúng ta mới đạt đến sự giác ngộ và phá bỏ tất cả si mê vọng 
tưởng. Chánh là chánh tri, chánh kiến. Có nghĩa là chúng ta phải nhìn sự việc 
cũng như nghĩ về bất cứ việc gì một cách chính xác đề phân biệt đâu là chánh 
và đâu là tà. Còn Tịnh có nghĩa là tâm thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây là làm cho 
lục căn thanh tịnh để không còn bị ô nhiễm. Một khi tinh thần không còn ô 
nhiễm, tâm lý không còn ô nhiễm, tư tưởng không còn ô nhiễm và kiến giải 
không còn ô nhiễm thì tâm của chúng ta sẽ trở về với thanh tịnh. 


2)Tẩn căn: là đăng mảnh tỉnh tân trên con đường tu tập. Một khi mà chúng ta 
đã thực sự tin tưởng vào con đường đạo pháp thì chúng ta phải cố gắng băng 
mọi giá để thực hiện những điều chúng ta tin tưởng, bằng không thì chúng ta 
chăng đạt được gì cả mà chỉ phí thì giờ thôi. Con đường tu đạo không phải là 
dễ dàng. Nó đòi hỏi ở chúng ta một ý chí kiên trì và một năng lực dũng mảnh 


183 


để tiễn lên con đường đạo pháp. Càng học hỏi thì chúng ta hăng say, càng 
thêm sức lực và càng phần chí không bao giờ mệt mỏi. Khi chúng ta càng thấu 
hiểu sự huyền diệu của giáo lý này thì chúng ta càng cố gắng tu học và đừng 
an phận ở những quả vị thấp. Vì với sự kiên trì chúng ta có nhiều hy vọng đạt 
đến những thành quả khá hơn. 


3)Niệm căn: là phải ghi nhớ trong ta. Vậy chúng ta phải ghi nhớ những gì? 
Chúng sinh nên phát tâm từ bi của mình bằng cách áp dụng Bồ thí Ba-la-mật 
trong bất cứ cơ hội nào. Đem tài sản, tiền bạc bố thí cho kẻ bần cùng, khốn 
khổ. Đem chánh pháp giúp cho người si mê khiến cho họ được thức tỉnh sáng 
suốt và cuối cùng là đem giáo lý giúp kẻ lo âu hết sợ hãi. 


Đối với người tu hành thì trì giới là khuôn vàng thước ngọc để giúp cho họ 
giữ vững lòng tin mà tu hành để đạt được thánh quả. Trì giới là một điều tối 
quan trọng cho việc thành công hay thất bại trên con đường tu đạo. Do đó 
chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ những quy luật này. 


4)Định căn: định là yên tịnh do đó định căn là lắng tâm yên tịnh để chuyên 
chú vào chánh pháp mà dụng tâm tu tập. Có ba loại định: 


An trụ định: là để tâm an trụ vào định cảnh, đừng cho tán loạn thì phiền 
não sẽ được tiêu trừ. 


Dẫn phát định: Nếu có thể đoạn sạch phiền não thì phát sinh các công đức 
thù thăng. 


Thành sở tác sự định: Khi đã phát khởi các công đức thì nên làm lợi ích 
cho tât cả chúng sinh, giúp họ hướng về giải thoát giác ngộ. 


5)Huệ căn: là trí tuệ sáng suốt. Trí tuệ nầy không có sự phân biệt bởi vì phân 
biệt là tác dụng của vọng thức đưa đến sự mê lầm. Phân biệt là do vọng thức 
tác dụng làm tâm con người bất định mà chạy theo tham-sân-si. Chăng hạn 
khi thấy chiếc xe thì tâm liền phân biệt là chiếc xe đẹp, hay xấu...Nếu chỉ biết 
chiếc xe là chiếc xe như trăm ngàn chiếc xe khác thì tâm an định tức là chúng 
ta đang sống với chân tâm. Nhưng một khi tâm có sự phân biệt tức là chân 
tâm biến mất và được thay thế bằng vọng thức làm tâm bắt định. 


Trí tuệ có ba thứ: 


184 


Vô phân biệt gia hạnh huệ: Mặc dù quán trí này không còn thấy có sự 
phân biệt, nhưng còn có g1a hạnh. Vì thê chúng sinh còn phải tu hành đê thành 
tựu hoàn toàn vô phân biệt trí. 


Vô phân biệt huệ: Vì không còn sự phân biệt nên không còn mê vọng. 
Với thứ trí tuệ nây sẽ giúp chúng sinh được an vui tự tại và chứng được chân 
như. 


Vô phân biệt hậu đắc trí: Sau khi chứng được chân như thì trí tuệ nầy 
hoản toàn sáng suôt, tỏ ngộ được thật nghĩa của các pháp. 


Tóm lại huệ căn là thứ trí tuệ do thiền định đã làm lắng sạch các vọng tưởng, 
các phân biệt đê nhận chân được chân lý của nhân sinh vũ trụ. 
Ngũ căn thì như thê còn ngũ lực thì thê nào? 


Ngũ lực là năm năng lực vĩ đại và là năm thần lực của ngũ căn. Nói một cách 
khác chúng ta có thể coi Ngũ căn là năm ngón tay còn Ngũ lực là sức mạnh 
của năm ngón tay đó. Nếu không có sức mạnh thì năm ngón tay kia không 
còn hiệu nghiệm nữa. Vậy Ngũ lực thì gồm có: 


1)Tín lực: là thần lực của đức tin hay là sức mạnh do lòng tin tưởng phát sinh. 


2)1án lực: là sức mạnh kiên cô đê có thê san băng mọi trở lực và sức mạnh 
nây là do tân căn phát sinh. 


3)Niệm lực: là thân lực của sự ghi nhớ và là sức mạnh vĩ đại bên chắc của 
niệm căn. 


4)Định lực: là thần lực của sự tập trung tư tưởng và là sức mạnh vô song của 
định căn. 


5)Huệ căn: là thần lực của trí tuệ và là sức mạnh vô biên của huệ căn. 

Vậy Ngũ lực là sức mạnh tiếp nhận bởi sự kiên trì tu luyện của Ngũ căn. Và 
nó chính là ngọn lửa bùng lên sau khi chúng ta đã chú tâm hoàn tất năm điều 
căn bản của thiện pháp. 


Cuối cùng chúng ta phải lẫy trí tuệ làm nên tảng và tỉnh tấn để thực hành 


những chánh pháp nây. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ phát tâm bố thí để 
giúp đời và giúp mình, cố găng tập trung tư tưởng để diệt trừ vô minh vọng 


185 


tưởng cũng như loại phá mọi phiền não và đạt cho được trí tuệ không phân 
biệt đê sau cùng chứng được chân như. 


Với những thần lực vĩ đại do ngũ căn tạo ra thì chúng ta đã có đủ phương tiện 
cần thiết để đạt đến mục tiêu cuối cùng là chứng được Niết Bàn và thoát ra 
khỏi vòng sinh tử trằm luân. Hơn thế nữa, một khi đã đến được nơi nầy thì 
chúng ta sẽ là ánh sáng của chúng sinh và cũng là ruộng phước để chúng sinh 
øieo mầm an lạc. Cuối cùng, với lòng từ bi vô lượng, chúng ta có đủ cơ năng 
để giúp chúng sinh trở thành những kẻ hoàn toàn giải thoát và hoàn toàn giác 
ngộ. 


Thất bồ đề phần: Những lời Đức Phật nói là nền tảng căn bản thực nghiệm, 
dùng làm những phương tiện để trợ giúp cho con người vượt khỏi những bế 
tắc trong đời sống mà họ gặp phải. Ngoài Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như 
ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, còn có Thất giác chi hay Thất bồ đề phần. Nội dung 
của Thất giác chỉ gồm có : 


Trạch pháp giác chỉ là sự phân tích, biết phân biệt đúng saI, đề chọn lựa pháp 
môn tu tập phù hợp với trình độ căn cơ của chính mình. Trong kinh Sa Di 
Thập Giới nói: "Cái khổ ở địa ngục, của con lừa, con lạc đà chở nặng chưa 
phải là khổ, không tìm thấy được hướng đi mới thực sự là khổ". 


Niệm giác chỉ là phương pháp được Đức Phật đề cập nhằm giúp cho con người 
phát triển tuệ giác, đồng thời có công năng làm cho các vọng niệm không dấy 
khởi. 


Tĩnh tấn chỉ giác là nỗ lực đòi hỏi người tu tập phải kiên trì, để vượt qua mọi 
thử thách. Trong Kinh Pháp cú, Đức Phật có nói: "Hết ngày này qua tháng 
khác, người thợ vàng phải nỗ lực công phu mới lọc được vàng ròng. Con 
người muốn cho thân tâm trong sạch cũng phải cố gắng rèn luyện như thế". 


H giác chỉ là một động lực giúp cho người tu tập khởi tâm hoan hỷ, trong 
mọi hoàn cảnh, đê vượt qua mọi trở ngại trên đường tu đạo, dân đên cứu cánh 
sau cùng là giải thoát. 


Khinh an giác chỉ là trạng thái nhẹ nhàng an lạc tỉnh giác trong đời sống, luôn 


luôn thư thái do đạt được niềm h lạc thanh tịnh của các pháp thiện, nhờ đó 
mà người tu tập có thê thong thả đi tới đích mà không gặp chướng ngại nào. 


186 


Định giác chỉ là tâm luôn luôn an định tỉnh giác, không bị chỉ phối bởi phiền 
não vọng tưởng và các duyên bên ngoài tác động vào tâm thức. Đức Phật nói 
“Con người là tối thượng.” Việc tu tập để tâm định không có nghĩa là để biết 
người khác, tìm tòi "soi căn, soi kiếp của người khác". 


X4 giác chỉ là trông thấy đúng đắn, nhận định chân chánh, hoặc suy luận vô 
tư, không luyến ái, không ghét bỏ, không ưa thích cũng không bất mãn. Trong 
Kinh Jataka nói: "Trong hạnh phúc, trong phiền não, lúc thăng, lúc trầm, ta 
phải giữ tâm như đất, và Kinh Kim Cang cũng có câu: "Người tu tập phải như 
thuyền qua sông, khi thuyền đã cập bến, nếu ta không bỏ để lên bờ thì đừng 
hòng đi đến đâu và biết được gì". 


Thất giác chỉ là con đường thực hành đưa đến đời sống an vui hạnh phúc, 
thoát khỏi khổ. Đức Phật nói: "Nước của bốn biên chỉ có một vị duy nhất, đó 
là vị mặn của muối. Giáo pháp của Như Lai cũng thế, chỉ có một vị, đó là vị 
giải thoát". (Trích trong Tình Hoa Phật Học của TS Huệ Dân) 


Bát chính đạo: là con đường tám nhánh để giải thoát khỏi Khổ (SKT. 
dukkha), là chân lý cuôi cùng của Tứ diệu đê. Bát chánh đạo là một trong 37 
Bồ-đề phần hay 37 giác chi. Bát chính đạo được chú giải rõ qua dịch phẩm 
Con Đường Cổ Xưa. Con Đường Cô Xưa đã cố găng g1úp người học Phật tập 
chú vào những điểm giáo lý cốt lõi nhất đã được tất cả các Tông phái công 
nhận như là điêm chung đông và thuân túy nhât của đạo Phật. Thông suôt 
được những điêm giáo lý này có thê được xem như đã thâm nhập toàn bộ con 
đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật. 

1.Chánh kiến là tri kiến về Pháp thân (Tam thân). 

2.Chánh tư duy là từ bỏ mọi chấp trước. 

3.Chánh ngữ là thấu hiểu rằng pháp vượt trên mọi ngôn ngữ. 


4.Chánh nghiệp là tránh mọi hành động tạo nghiệp, kê cả thiện nghiệp. 


5.Chánh mạng là tri kiến rằng, tất cả các Pháp (SKT. dharma, Pali. đhamma) 
không hê sinh thành biên hoại. 


6.Chánh tỉnh tấn là an trú trong tâm thức vô sở cầu. 


7.Chánh niệm là từ bỏ mọi thắc mắc về có-không (hữu-vô). 


187 


§.Chánh định là giữ tâm vô phân biệt bằng cách vô niệm. 
TAM QUÁN - Gồm có: 


1.Không Quán: theo chân đề, các pháp vốn là không, nhưng vì chúng sinh mê 
lâm nên châp là có thật. Nhờ quán không mà phá mê lâm ngõ hâu thoát khỏi 
cảnh sinh tử luân hôi. 


2.Giá Quán: nhìn sự vật trên thế gian, thấy là có, phải dùng phép quán giả để 
nhận thây răng đó là GIA cả! 


3.Trung Quán: vượt lên cả hai thứ nói trên, phải nhờ phép quán trung để thấy 
cả 2 khiá cạnh “có không” cùng một lúc, hai cái không vô nhau, mục đích 
thoát ra ngoài cái mâu thuân. 


Dùng I tâm mà đồng thời thực hành cả tam quán nên gọi là nhất tâm tam quán. 


TRÍ, HUẸ - Trí là chiếu thấy, Huệ là hiểu rõ. Trí Huệ là sự thông minh, sáng 
suôt cuả Phật Bô Tát, chư thánh và các nhà tu hành chơn chánh, trong sạch. 
(Bát nhã ba-la-mật=trí huệ Ba-la-mật) 


Awakening vs. Enlightenment: Giác ngộ, tỉnh thức vs. Đạt được, chứng đạo 


Giác ngộ (SKT., pali. bodhi), danh từ được dịch nghĩa từ chữ bodhi (bồ-đè) 
của Phạn ngữ, chỉ trạng thái tỉnh thức, lúc con người bỗng nhiên trực nhận 
tính Không (SKT. sunyata), bản thân nó là Không cũng như toản thê vũ trụ 
cũng là Không. Chỉ với trực nhận đó, con người mới thấu hiểu được thể tính 
mọi hiện tượng. Tính Không hiểu ở đây không phải sự trống rỗng thông 
thường mà nói về một thê tính vô biên không thể dùng suy nghĩ, cảm nhận để 
đo lường, năm ngoài cặp đối đãi có-không. Tính Không này không phải là 
một đối tượng đề một chủ thê tiếp cận đến vì bản thân chủ thê cũng thuộc về 
nó. Vì vậy, giác ngộ là một kinh nghiệm không thể giãi bày. 


Người giác ngộ hoàn toàn là vị Phật lịch sử Thích-ca Mâu-m1, cũng là người 
bắt đầu giáo hoá cho nên đạo Phật cũng được gọi là "đạo giác ngộ”. 


Awareness — Reflect on all the ways your mind 1s shoring up the notlon of 
self. Examine all the “I wants”and “[ needs” — all the likes and đislikes, all the 
thoughts and emotions that feed your self-concept. Be mindful oŸ your 
experience as 1t arIses. Observe 1t, without øgrasping 1t or labeling 1t “mind.” 


188 


As you become less self-referential, your awareness will expand. 

Awe - sợ hãi 

Awl - cây dùi của thợ giày 

Awning - tấm vải bạt để che năng 

Awry - hỏng, thất bại, không như ý muốn 

AxIal age — hIstorians called this period which extended from 800-200 BC, 
1t marks the beginning of humamity, men and women became 
conscIous of theIr exIstence, theIr own nature and theIr 
limitations In an unprecedented way... 

AxIom - sự thật hiển nhiên, chân lý; AxIomatIc- rõ ràng, hiển nhiên 


-=-0000OOOooo--- 
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khô Cứu Nạn Quán Thê Am Bô Tát 





189 


B 


Baffle - cản trở, trở ngại; màng ngăn, vách ngăn 
Baleful — tai họa, không may 

Balm - nhựa thơm, dầu cù là 

Bamboozling - lừa bịp 

Banish — đày đi, trục xuất 

Banter — nói đùa, diễu cợt 

Banyan tree — Cây đa 


Bardo - Sïx bardos in Tibetan Buddhism 


Fremantle states that there are sIx traditional bardo states known as the ŠS1x 
Bardos: the Bardo of This Life; the Bardo of Meditation; the Bardo of Dream; 
the Bardo of Dying; the Bardo of Dharmata; and the Bardo of ExIstence. 


Shugchang - discussing the Zhitro (Tibetan: Zhi-khro) teachings which 
subsume the Bardo Thodol and mention Karma Lingpa, terma and 
Padmasambhava and list the Six Bardo: “The first bardo begins when we take 
birth and endures as long as we live. The second 1s the bardo of dreams. The 
third 1s the bardo of concentration or meditation. The fourth occurs at the 
moment of death. The fifth 1s known as the bardo of the luminosity of the true 
nafure. The sIixth 1s called the bardo of transmigration or karmic becoming. 


1.Shmay bardo (Tibetan): 1s the first bardo of birth and life. This bardo 
commences from conception until the last breath, when the mindstream 
withdraws from the body. 


2.Milam bardo (Tribetan): 1s the second bardo of the dream state. The Milam 


Bardo 1s a subset of the first Bardo. Dream Yoga develops practices to 
I1ntegrate the dream state Into Buddhist sadhana. 


190 


3.Samten bardo (Tibetan) 1s the third bardo of meditation. This bardo 1s 
generally only experlenced by meditators, though Individuals may have 
Sponfaneous experience of it. Samten Bardo 1s a subset of the Shinay Bardo. 


4.Chikkhai bardo (Tibetan): 1s the fourth bardo of the moment of death. 
According to tradition, this bardo 1s held to commence when the outer and 
inner signs presage (linh cảm) that the onset of death 1s nigh, and continues 
through the dissolution or transmuftation of the Mahabhuta until the external 
and Internal breath has completed. 


5.Chonyid bardo (Tibetan): 1s the fifth bardo of the luminosity of the true 
nature which commences after the final 1nner breath' (Sanskrit: prana, vayu; 
Tibetan: rlung). It 1s within this Bardo that visions and auditory phenomena 
OCcur. In the Dzogchen teachings, these are known as the spontaneously 
manifesting Thodgal (Tibetan: thod-rgyal) visions. Concomitant to these 
VIsIions, there 1s a welling of profound peace and pristine awareness. Senflent 
beings who have not practiced during their lived experlence and/or who do 
not recognIze the clear light (Tibetan: od gsal) at the moment of death are 
usually deluded throughout the fifth bardo of luminosIty. 


6.Srdpa bardo (TTbetan): 1s the sixth bardo of becoming or transmigration. 
This bardo endures until the Inner-breath commences 1n the new 
transmigrating form determined by the "karmic seeds” within the storehouse 
CONSCIOUSN€SS. 


Bardo - Sáu Pháp Giải Thoát của Đức Liên Hoa Sanh: 


“Tử Thư Tây Tạng” là giáo lý được rất nhiều người biết đến, bắt nguồn từ 
những lời truyền giảng của Đức Liên Hoa Sanh (Guru Padmasambhava) vào 
thế kỷ thứ §. Đây là những giáo lý hướng dẫn về cõi trung giới “Bardo” sau 
khi cái chết xảy đến, thường được gọi là Thân trung Âm. Trong Phật Giáo 
Tây Tạng, “Tử Thư Tây Tạng” được biết đến như là phương tiện thiện xảo để 
giúp chúng ta đạt được giải thoát qua cái nghe, nghĩa là giải thoát qua việc 
lắng nghe trong giai đoạn Trung Âm (Iiberation through hearing ¡n the Bardo). 


Theo các giảng dạy về “Bardo,” có tất cả là 6 giai đoạn “Bardo” — là các giai 
đoạn chuyên tiếp, bắt đầu từ khi chúng ta chào đời cho đến khi tái sinh trở lại, 
gồm có: (1) Giai đoạn trung giới của sự chào đời (Kye Ne Bardo), (2) của 
giác mộng (Milam Bardo), (3) của thiên định (Samten Bardo), (4) của quả 


191 


trình tan rã đưa đến của cái chết (Chikai Bardo), (5) của kinh nghiệm trải qua 
sau khi chết (Chony1 Bardo), và (6) của sự tải sinh trở lại (Sipal Bardo). 


Riêng trong trường hợp đề chuẩn bị cho cái chết và sau khi chết thì theo truyền 
thống Phật Giáo Tây Tạng, người quá cố thường được chư tăng tụng đọc cho 
nghe toản bộ giáo lý của “Tử Thư” trong suốt 49 ngày để nhắc nhở họ về cái 
chết, về chu kỳ tan rã của ngũ đại (đất, nước, gió, lửa và khí), về những diễn 
biến trong cõi trung giới sau khi thân và tâm đã tách lìa, giúp người chết tìm 
ra nẻo thoát. Đây chính là giải thoát qua việc lắng nghe. 


Nhưng giải thoát qua việc lắng nghe là cũng chỉ một trong Sáu Pháp Giải 
Thoát mà đức Liên Hoa Sanh đã giảng dạy, gồm có: 1. Giải thoát qua cải 
nghe (liberation through hearing) 2. Giải thoát qua cải mặc (liberation 
through wearing) (*) 3. Giải thoát qua cái thấy (liberation through seeing) 4. 
Giải thoát qua sự hồi nhớ (liberation through remembering) 5. Giải thoát qua 
vị nếm (liberation through tasting) 6. Giải thoát qua sự chạm xúc 

(Hberation through touching) 


(*) Ở đây ám chỉ áo mặc, hoặc phủ, hoặc đắp trên thân, mà cũng có thể là 
pháp bảo mà ta có thê đeo trên người. 


Bardo (Tibet) — the Immediate staøge between death and rebirth 


Vào thế kỷ thứ VII sau TL, một vị người Ân độ là tô Padmasambhava, dịch 
là Liên Hoa Sanh, đắc đạo, nhiều thân thông, có thể hàng phục các hung thần 
ác quỷ, được vua Tây Tạng thỉnh tới cất ngôi chùa đầu tiên ở Tây Tạng. Ngài 
dùng thần thông theo rõi thần thức của người mới chết và ghi lại vào cuốn 
Bardo Thodol, cuốn này chỉ được mật truyền mà thôi. Sau ngài Rigzin Karma 
Lingpa tìm thấy và cuốn ấy lưu truyền trong Mật tông cho đến ngày nay. 
Bardo Thodol tạm dịch là “Cách giải thoát do nghe Kinh thân trung ấm”. Ông 
Evans-Wentz dựa vào bản tiếng Anh của một vị lạt-ma Tây tạng. 

Thân thức trải qua ba giai đoạn: 


L/ giai đoạn lâm chung (chikhai bardo) 
2/ giai đoạn tiêp dân (choniyid bardo) 
3/ giai đoạn tái sanh (sidpa bardo) 


Barnacle — con hàu, người bám dai như đỉa 


Barque - thuyền ba cột bườm 


182 


Barren - căn cỏi, không ra quả; hiểm muộn, không sanh đẻ 
Barrister — lawyer = luật sư 

Barrow — gò đất, nắm mô 

Bask — phơi nắng, tắm nắng, sưởi 

Bauble - đồ trang sức lòe loẹt rẻ tiền 

Be antidotal — Detoxicate = giải độc 

Beatitude — blessedness = phúc lớn 

Beckon - vẫy tay ra hiệu 

Bedridden - năm liệt giường 

Bedstead — framework of the bed = khung giường 
Beget — sinh ra, gây ra 

Begrudge - bực dọc, ghen tị, thèm muốn 

Beguile — làm tiêu khiến, làm khuây đi 

Behest - chỉ thị, mệnh lệnh 

Behold — Witness = chứng kiến 

Behoove - phải có nhiệm vụ 

Belatedly - chậm, muộn 

Bellicose - hiểu chiến, thích đánh nhau 
Bellowing of savages - tiếng kêu rỗng hoang dã 


Bellwether - cừu đực đầu đàn; người lãnh đạo được người ta theo một cách 
mù quáng 


193 


Bemoan ~ than khóc, nhớ tiếc 

Benefactor — ân nhân 

Benevolence — lòng nhân từ, lòng từ thiện (Malevolence — ác tâm, ác ý) 
Benign — nhân từ, ôn hoà 

Berate — blame, scold = mắng mỏ, nhiễc móc 

Bereavement — suffering the death of love one = sự mất đi một người thân 
Bereft — bị tước đi, bị mất 

Berth - giường ngủ trên tàu, xe lửa 

Beseeching - cầu khẩn, van nài 

Beset — bao vây 

Bespattered - rắc, làm tung toé 

Bestow - tặng cho, ban cho 

Betrothal - sự hứa hôn, lời hứa hôn 

Bewilderment - sự bối rối, hoang mang 


Bhavasava - Ao giác bộc lộ những háo thích vê các lạc thú đã từng nêm trải, 
kích thích sự mên tiêc và mong ước được sông cho lâu dài, đê tận hưởng mùi 


vị hương trần. Được biết sự tham sống là cội rễ, nhân sinh ra bản thân này và 
cũng là nguôn gôc của mọi sự khô não dính liên với thân. Bô-tát gom thân lực 
Trí Tuệ, tây trừ những trân câu, đã lâu đời chông chât, tích trữ trong tâm khảm 


của Bồ-tát. Đây gọi là Tái-Sanh Lậu Phiền-Não (Bhavasava). 


Bhikkhu (Sanskrit) - almsmen = tỳ kheo, người sống bằng cuả bố thí 


Bhikkhu may be literally translated as "“beggar” or more broadly as "one who 
lives by alms". It 1s philologically analysed 1n the Pali commentary of 
Buddhaghosa as "the person who sees danger (In samsara or cycle of rebirth)”. 


194 


He therefore seeks ordination to release from 1t. The Dhammapada states: He 
1s not a monk 1ust because he lives on others' alms. Not by adopting outward 
form does one become a true monk. Whoever here (in the DIspensation) lives 
a holy life, transcending both merit and demerit, and walks with understanding 
1n this world - he 1s truly called a monk. 


In Tibet, rabJung, gøetshul, gelong ordinatlons are usually taken at ages SIX, 
fourteen and twenty-one or older, respectIvely. 


Bhikkhu - Tỳ-Kheo - là thây tu chính thức trong Phật giáo, thường ngày 
đi trì-bình khất-thực để nuôi sông. Xin được món gì ăn món nây, không được 
đòi hỏi cùng khen chê và môi ngày chỉ được phép ăn trước giờ ngọ. Có hai 
hàng tỷ kheo: 


1.Trong thời đức Phật còn tại thế, những người đã có tu hành nhiều kiếp, được 
duyên dầy quả đủ, khi nghe đức Phật thuyết pháp liền chứng đạo quả Tứ- 
Thánh, từ Tu-đả-hoàn đến A-La-Hán và những người có nhiều duyên lành, 
gần đến thời kỳ chứng đạo quả, phát tâm trong sạch xin xuất gia theo Phật, 
liền được đức Thế-Tôn cho xuất gia. Lúc ấy chưa có điều luật, đức Phật chỉ 
nói: ' Vào đây thầy Ty-Kheo, để thực nghiệm đời sông phẩm hạnh hầu diệt tận 
nguồn khổ". Liền khi ấy người xin xuất gia, nhiều Ít chăng hạn, dù là người 
cư sĩ hay ngoại đạo giàu sang hay nghèo hẻn, mắt hăn sắc tướng trần tục của 
họ, trở thành vị Ty-Kheo xuất gia. Các vị này có biệt danh là Ehi Bhikkhu: 
Thiện-lai Tỳ-Kheo. 


2. Sau số người xin vào đạo rất đông và có nhiều người không đủ điều kiện, 
đức Phật phải chế định ra qui tắc gắt gao. Người xuất gia ít nhất phải đúng 20 
tuôi, phải có cha mẹ cho phép, phải có đầy đủ sức khỏe, không bệnh hoạn, 
truyền nhiễm như phong củi, ho lao...không thiếu nợ nần, không bị án tiết, 
không trốn xâu lậu thuế và phải trải qua một thời gian tập sự, ít nhất là 4 tháng 
học giới luật, trau giôi hạnh kiểm, phải được một thầy Ty-Kheo kỳ cựu Ít nhất 
10 năm kinh nghiệm, thông suốt kinh luật đứng ra bảo đảm và trình diện, để 
chịu khảo thí trước một Giáo Hội có từ 10 vị Tỳ-Kheo sắp lên thông hiểu Phật- 
Pháp. Khi được Ban Giám khảo chấp thuận thì vị thầy tu liền được đặt vào 
một địa vị cao thượng. Địa vị ấy luôn luôn phải biểu hiện bằng cử chỉ, hạnh 
kiểm, hành động, lời nói, tư tưởng cao đẹp hơn người thế tục. 


Trong Phật giáo còn hàng Sa-di (Samanera) là những chú tiểu từ 7 tuổi sắp 
lên, được các vị trụ trì thâu nhận vào học kinh luật, chờ đúng tuôi xuât gia Ty- 
Kheo. 


195 


Bhikkhus — The five brothers of the Bhikkhus: Kondanna, Vappa, Bhaddiya, 
Mahanama and Assaji = 5 anh em Tỳ kheo Kiêu Trân Như: 


Kondamna - Kiêu-Trần-Như hay Hỏa khí; Vappa - Thực-Lực hay Khởi Khí; 
Bhaddiya - Bạt-Đề hay Tiểu-Hiền; Mahanama - Ma-Nam hay Đại-Danh; 
Assa/i - Át-Bệ hay Mã-Sư hay Mã-Thắng 


Bhikkumi - Nun = Ni cô - A bhikkhuni (Pali) or bhiksuni (Sanskrit) is a 
fully ordained female Buddhist monastic. Male monasfics are called bhikkhus. 
Both bhikkhunis and bhikkhus live by the vinaya. Bhikkhumi lineages enJoy a 
broad basis in Mahayana countries like Korea, Vietnam, China, and TaIwan. 


According to Buddhist scriptures, the order of bhikkhunIs was first created by 
the Buddha at the specific request of h1s foster-mother MahapaJapati GotamI, 
who became the first ordained bhikkhunl, relayed via his attendant Ananda 
(who also urged for the Buddhas acceptance of 1t). The bhikkhuni order 
spread to many counfrIes. 


Tỉ-khâu-ni - Tỳ Kheo nỉ 


Tỉ-khâu-ni hay là Tỳ Kheo nỉ (skt. bhiksuni, pali. bhikkhuni) là nữ giới xuất 
gia, là nữ tu Phật giáo. Trong dân gian, một nữ tu xuât gia, còn được gọi là ni 
cô hay là ni sư. 


Theo truyền thuyết, ni đoàn được mẹ kế của Phật sáng lập với sự ủng hộ của 
tôn giả A-nan-đà (skt. ananda). Cũng một phần vì điều này mà A-nan-đà bị 
khiến trách nặng nề trong lần Kết tập thứ nhất. Chính Phật cũng lo ngại sự có 
mặt của nữ giới sẽ làm Tăng-g1à khó tu hành và dự đoán là giáo pháp vì lý do 
đó, thay vì tôn tại 1000 năm, chỉ còn 500 năm. 


Mặc dù, Phật Thích Ca không hoan hỉ trong việc cho phụ nữ xuất gia, nhờ sự 
can thiệp của A-nan-đà (Ananda) mà Phật châp nhận thành lập mi đoàn, 


Phật dạy đại đức rằng: 


"Này Ananda, nếu phụ nữ không được phép xuất gia và sống trong Pháp và 
Luật của Ta, thì cuộc sống Thánh hạnh của các đệ tử của Ta có thể giữ vững 


196 


dài lâu, Chánh pháp cao cả của Ta có thê duy trì một ngàn năm, nhưng vì phụ 
nữ được phép xuât gia, cuộc sông Thánh của các đệ tử Ta sẽ không duy trì dài 
lâu, và từ nay Chánh pháp cao cả của Ta chỉ còn tôn tại 500 năm nữa mà thôi". 


"Cũng như, này Ananda, có những ngôi nhà có nhiều phụ nữ và ít đàn ông, 
những ngôi nhà đó rất dễ bị mất trộm. Nếu để phụ nữ xuất gia, sống trong 
Pháp và Luật của Như Lai, cuộc sông Thánh của các đệ tử sẽ khó mà duy trì 
dài lâu. Cũng như một người đắp một con đê để ngăn một bê nước lớn, không 
để cho nước tràn qua. Ta cũng vậy, Ta chế định ra 8 giới điều nghiêm khắc 
trên là để ngăn ngừa không đề cho Tỳ kheo ni vi phạm". 


Giới luật 


Quy định về đời sống của tỉ-khâu-ni khắc nghiệt hơn nhiều so với nam giới. 
Luật tạng có 227 giới cho Tỳ-kheo, 311 giới cho Tỳ-kheo ni, theo truyền thống 
Nguyên Thủy; 250 giới cho Tỳ-kheo, 348 giới cho Tỳ-kheo mi, theo truyền 
thống Đại thừa. Ngoài ra, giới Tỳ Kheo Ni phải chấp hành Bát Kinh Pháp, 
suốt đời không thay đôi, gồm có 8 điều sau: 

1- Một Tỳ kheo ni, dầu có trăm tuổi hạ cũng phải đứng dậy chắp tay đảnh lễ 
trước một Tỳ kheo mới thọ giới Cụ túc (giới luật của Tỳ-kheo) được một ngày. 
2- Một Tỳ Kheo ni không được an cư kiết hạ ở nơi nào không có Tỳ kheo ở. 
3- Mỗi nửa tháng, Tỳ Kheo ni phải đến cầu xin thọ giáo cùng Tỳ kheo. 

4- Khi an cư xong, phải đến Tỳ kheo cầu ba sự tự tứ: đã thấy gì, nghe gì, và 
nghĩ gì. 

5- Nếu Tỳ kheo ni phạm trọng tội thì phải chấp hành sám luật trước hai bộ 
Tăng trong thời gian nửa tháng. 

6- Tỳ Kheo ni phải tu tập 6 giới trong 2 năm rồi mới được xin thọ giới Cụ Túc 
trước hai bộ Tăng. 

7- Một Tỳ kheo ni không được khiến trách hay nặng lời đối với một vị Tỳ 
kheo trong bất kỳ trường hợp nào. 

8- Tỳ kheo ni không được nói lỗi của Tỳ kheo. Trái lại, Tỳ kheo được quyền 
cử tội Tỳ kheo mI. 

Quy định trục xuất của ni giới hết sức ngặt nghèo, ni giới không bao giờ đóng 
một vai trò quan trọng trong Tăng-già thời Phật tại thế. 


SHORTT NOTES OEF SEVYEN FOREMOST VENERABLE NUNS IN 
THE BHIKKHUNI ORDER 


1.The Story about Elder Nun Mahapajapati Gotami 


197 


The first of the foremost nun disciples 1s the root and the most important also, 

as MahapaJapati was the founding member of the nuns” monasfic order, and 
this story tells how she reached such an eminent position. Ít was a position 
that 1s not attained 1n one life alone, but over a øgreaf period of time, Just as the 
Buddha's Awakening was also built on the acts performed during a great 
succession of ÏIves. 


The story of how she came to the tifle as senlor-most of the nuns In many 
ways sefs the pattern for the others that follow: she was born at the time of the 
previous Buddha Padumuttara, and saw that Buddha appoint a nun to a 
foremost position, đid a øgreat deed, normally consisting of some considerable 
personal sacrifice, and made an aspiration for the same position herself. 


2. The Story about the Elder Nun Khema 


Like MahapaJapatI Gotami, and Indeed all the nuns singled out In these storles, 
Khema's story begins at the time of the Buddha Padumuttara, who was the 
13th of the 28 most recent Buddhas culminating In our Gotama Buddha. 


At that time she saw one of Buddha Padumuttara”s Chief Disciples, SuJatfa, 
and having sold her haIr for cash, made a donation to the Elder on the same 
day. This 1s an example of one of the great deeds that all the disciples do 
before confirming thetr aspiration. Khema”s aspiration In this case was to be 
foremost In øreat wIsdom. 


One thing to nofe 1s that most of the aspirants see a nun being apponted to a 
posItilon of øreat eminence, and aspIre to the same positIon, but here Khema 
sees the Buddha”s Chief male disciple, and aspires to a similar w1sdom as he 
has. In the Traditions (Apadana), however, 1t says she saw the Buddha appoInt 
a nun to the position of øreat wIisdom, and then made her asprration. 


As with MahapaJapati Gotami, she was In that life born as a sÏave ø1rl and was 
owned by another. Again rank had no bearing on what the person could 
achieve 1 theIr aspIraftlons were øood and the energy sufficient, and, as In all 
Of these life storles, the energy for doing øood deeds over many ÏlIves must 
have been dedicated Indeed. 


After she had completed a life of good deeds, she was reborn many tImes over 
a period of many thousands of aeons, where we must understand that she was 


198 


also engaged In doing øood deeds and abstaining from bad ones, which 
provided the foundation for her later achievements. 


3.The Story about the Elder Nun Uppalavanna 


Uppalavanna was considered to be one of the two chief female disciples of 
the Buddha, the other being Khema. 


She was the daughter of a businessman from Savatthi (Shravasti). She was 
named Ủppalavanna because her complexion was that of a blue lotus. She was 
so beautiful that when she came of age, powerful and wealthy suIftors sent 
messengers to her father asking for her hand. Not wanting to displease so 
many people, he suggested that she become a bhikkhunI. She agreed and 
became a nun. She quickly progressed in meditation and became an Arahant 
(fully liberated)... 


4.The Story about the Elder Nun Kisa Gotami 


Kisa Gotami's story 1s another of the really memorable storles 1n this 
collection: having made the usual aspiratlon at the time of the Buddha 
Padumuttara, no further lives are recorded untIl she 1s born In her last life, to 
a poor family In Savatth1. 


She gained a good marrlage but was despised by the family until such time as 
she had a son, at which poInt she was treated with respect. Unfortunately this 
đidn't last, as the young lad died while still a chịld. 

Gotami, unable to face the fact that her child had died, which, besides the øgrief 
involved 1n losing a child, would also have the unwanted consequence of 
lowering her status again, wandered around asking for medicine for her dead 
child, which no one could supply. 


One wise man thought to send her to the Buddha, who 1s a physIclan who 
could cure all 1lIs, and she readily went along. The Buddha asked her to bring 
a mustard seed to him, but there 1s a catch, 1t must be from a household that 
never saw a death In the family. 


Full of hope she went Into town and started on her quest, but after a few houses 
she realised every house she went to has seen a death In the family, and that 
death 1s not for her son alone, but 1s a pervasive phenomena 1n life, and that 
this 1s a universal teaching. 


199 


She abandoned her ch¡ild in the charnel ground and returned to the Buddha a 
WIser person than when she left, and he taught her with a verse, which saw 
her established In the first staøe of Awakening. Later he taught her agaIn, and 
that time she attained Liberation. 


The reason why she attained her foremost positlon as one who wore rough 
robes, and 1t does not seem to be prefigured 1n the sfory. Ït 1s simply stated 
that was what she was good at, and eventually she was placed foremost for 1t. 


The counterpart to this nun amonøst the monks was Mogharala. 
5. The Story about the Elder Nun Sona 


Thịs 1s one of the most touching storIes of the collection. Sona, also known as 
Many-Children Sona, after raising ten children, seeing them all married off, 
and distrIbuting her wealth to them, finds herself despised by her children, and 
decides to øo forth. 


Even when she has gone forth no one respected her, so she took up 1nsight 
meditation on the nature of the body and worked at 1t with great zeal. One day 
while working at her meditation subJect, the Buddha proJected an Image of 
himself standing In front of her, and gave her encouragement. 


She then attained Liberation, but realised she hadn't carried out her assigned 
duty to warm the water for the nuns” bath when they returned from alms 
round. Thinking that 1ƒ someone spoke badly of her they may make demerit, 
upon their return she warmed the water through miraculous power, and this 
convinced them of her attainment. 


The nuns begged for forgIveness and Ven. Sona became at long last a highly 
respected member of the Community, known as being zealous In making 
effort, and when the Buddha was placing the nuns In position, she was made 


foremost amonsst those who were energetc. 


Her male counterpart also had the same first name, and was known as Ven. 
Sona KolIivisa. 


6.The Story about the Elder Nun Dhammadinna 


200 


The sfory In the commentary about this øreat nun 1s somewhat anomalous, as 
her story 1s said to have been similar to Ven. Khema”s, even down to doïng a 
deed for the Chief Disciple of the Buddha Padumuttara, the Elder SuJata, and 
asprring for a similar position herself. But the commentary here seems 
somewhat confused, as in her Traditional verses, 1t clearly says she dịd a good 
deed for the Elder SuJata, and at a later time heard Buddha Padumuttara place 
a nun 1n foremost position of those who talk about Dhamma, and aspired to 
that position herself, which 1s Iindeed the position she fulfilled, being the 
counterpart of Ven. Mantaniputta. 


Later she was also one of the seven sisters who bullt a monastery for the 
Buddha Kassapa”s monks, and was eventually reborn 1nto her last life. Her 
birthplace 1s not stated here, but the Tradition sfates It was In Giribbaja 
(another name for RaJagaha), and she did indeed marry the merchant VIsakha 
who was living 1n that city, and who was a close friend of King Bimbisara. 


Her husband Visakha was amonsst the crowds of people who went out to øreeft 
the Buddha when he returned to RaJagaha around nine months after his 
Awakening, and there and then he attained the First Path, and later on he 
progressed throuph to the Third Path. 


At that poInt he became Incapable to living a normal household life, having 
transcended sensual desire, and he therefore Iinformed his wife and gave her 
permisslon to choose her own future. Dhammadinna, not wishing to take up 
what he had thrown away, chose to go forth and after ordination went to a 
hermifage 1n the countryside, where she quickly attained LIberation. 


Visakha was surprised by her quick return to RaJagaha and didn”t know 
whether 1t was because she was dissatisfied with the life or not, so he decided 
to vIsIt her to find out. Rather than askIing what could be an embarrassing 
question though, he skilfully asked her about the teaching, deepening the 
quesfions as he received answers. 


This showed him beyond doubt, that not only was she satisfied, but that her 
own personal experlence was beyond his own; when he reported his 
conversation to the Buddha he confirmed Dhammadinna's greatness and 
attainment, and made her teaching his own by approving 1t as being the same 
as he himself would have taught. 


201 


The discourse that was recorded on that occasion, the Small DIscourse ø1ving 
an Elaboration (MN 44), 1s one of the most outstanding discourses spoken by 
a đisciIple 1n the Tipitaka, and 1s Justly famous. Ïlt was owing to this discourse 
that Ven. Dhammadinna was appointed to the position of foremost amongst 
those who talk on Dhamma. 


7.The Story about the Elder Nun Sakula 


This 1s the shortest of the storles, and the least Informative too, which 1s 
stranøe, as a section of her story which 1s very relevant to her placement here 
has been omitted, even thouph 1t 1s found In the Traditions (Apadana) about 
her. 


At the time of the Buddha Padumuttara she made her aspiratlon to gaIn 
foremost position amonøgst those with the divine eye, and during the Buddha 
Kassapa”s time, having received some oIl, with a faithful heart, she lighted up 
the Buddha”s shrine with 1t for the whole mpht. 


Because of that her body also shone forth, and she was famous and had 
penetrating vision 1n her next life in the Tavatimsa Heaven. Later, when she 
was reborn in Buddha Gotama”s time she gained faith, went forth, and finally 
aftained Liberation, and because of her past good deeds became adept In the 
divine eye, and attained the posiftion as foremost 1n that skill in accordance 
with her aspIration. 

The male disciple with this same quality was Ven. Anuruddha. 


LƯỢC SỬ VÉ BẢY VỊ NI_-ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA PHẬT 


1. MAHAPAJAPATI GOTAMI: Kinh nghiệm đệ nhất, người thay thế 
Phật lãnh đạo Ni đoàn 


Kiều-đàm-di (Mahapajapati Gotami) sinh tại Devadaha, con của vua Thiện 
Giác (Suppabuddha), là dì ruột và là mẹ kế của thái tử Tất Đạt Đa (Siddhattha). 
Khi Thế Tôn trở về cung thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavatthu) để độ cho vua Tịnh 
Phạn (Suddhodana), thân phụ của Ngài, đang hấp hối, nữ Tôn giả cùng với 
năm trăm Thích nữ khác xin phép Thế Tôn xuất 1a và được thành lập Ni đoàn 
dưới sự chỉ dạy của Ngài, nhưng Thế Tôn từ chối. Tuy nhiên, nữ Tôn giả cũng 
như năm trăm Thích nữ không nản chí, tự xuống tóc, đắp cà-sa, đi bộ theo 
chân Thế Tôn đến Tỳ-xá-ly (Vesali) tiếp tục cầu xin, Thế Tôn lại từ chối. Sau 
đó, nhờ tôn giả Ananda khẩn khoản bạch xin Thế Tôn bằng nhiều cách, Thế 


202 


Tôn mới thuận cho, với điều kiện tôn trọng ““Fám pháp kính”. Từ đó, nữ Tôn 
giả tinh tân tu tập và đắc quả A-la-hán. 


Thế Tôn xác nhận Kiều Đàm Di là Ni trưởng của chư Ni, người đạt Kinh 
nghiệm đệ nhât, là người sáng lập Ni đoàn. Thê Tôn cho phép Nữ Tôn giả 
thay thê Ngài lãnh đạo NI đoàn. 


2. KHEMA: Trí tuệ đệ nhất 


Khema sinh tại Sagala, nước Ma-kiệt-đà (Magadha) trong dòng hoàng tộc, 
có nhan sắc tuyệt trần, được vua Tần-bà-sa-la (Bimbisara) tuyển làm hoàng 
hậu. Vì luôn hãnh diện với sắc đẹp của mình, nên Khema không dám diện 
kiến Thế Tôn, khi Ngài an trú tại vườn Trúc Lâm (Bamboo Grove), vì sợ Ngài 
sẽ chỉ trích việc ấy. Một hôm, nhà vua lập mưu, đưa Hoàng hậu đến gặp Phật. 
Phật dùng thần lực thị hiện cho Khema thấy tính chất phù du của sắc đẹp và 
sự phù phiếm của khát ái. Ngay tại đó, Khema chứng quả A-la-hán. Vua Tần- 
bà-sa-la chấp thuận cho Khema xuất gia, gia nhập Ni đoàn. 


Đức Phật khen nữ Tôn giả là Tỳ-kheo-ni có Trí tuệ và Thiền quán đệ nhất. 
3. UPPALAVANNA: Thân thông đệ nhất 


Uppalavamna sinh tại thành Xá-vệ (Savatthi), con gái của vị trưởng khố giàu 
có, nhan sắc rất xinh đẹp. Nữ Tôn giả có nước da trông như màu nhuy hoa sen 
xanh, nên được đặt tên là Uppalavanna. Khi Uppalavanna đến tuổi trưởng 
thành, hàng vua chúa và thường dân đều tranh nhau hỏi cưới nàng. Không thê 
làm vừa lòng mọi người, vị trưởng khố yêu cầu Uppalavanna xuất gia. Vào 
Ni đoàn, nữ Tôn giả tinh tấn tu tập thiền định, đắc đại thần thông. Một hôm, 
trong khi thiền quán lửa của ngọn đèn, nữ Tôn giả chứng quả A-la-hán. 


Thế Tôn khen nữ Tôn giả là nữ đệ tử Thần thông đệ nhất. 
4. KISAGOTAMI: Thô y đệ nhất 


Kisagotami sinh tại thành Xá-vệ (Savatthi), trong một gia đình nghèo khổ, 
tên là Gotami, vì nữ Tôn giả ốm yếu nên được gọi là Kisagotami (GotamI ô ốm 
yếu). Sau khi lập gia đình, Kisagotami hạ sinh một bé trai. Tuy nhiên, đứa trẻ 
đã chết khi vừa biết chạy, khiến Kisagotami đau khổ đến cuông đại, bồng xác 
con đi từng nhà để xin thuốc chữa. Cuối cùng, Kisagotami đến xin Thế Tôn 
cứu giúp. Thế Tôn dạy Kisagotami hãy đến nhà nào không có người chết lẫy 


203 


về một ít hạt mù tạc để làm thuốc. Trải qua một thời gian lâu đi bộ hỏi xin 
từng nhà, nhưng không được hạt nào, Kisagotami nhận ra quy luật vô thường 
và hiểu rõ cái chết là số phận của chúng sanh. Khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, 
Kisagotami chứng quả Dự lưu, sau đó xin xuất gia, chứng A-la-hán. 


Nữ Tôn giả tu hạnh khắc khổ, nên mặc thô y. Vì vậy, Thế Tôn xếp nữ Tôn 
giả vào hàng Thô y đệ nhât. 


5. SONA: Tỉnh tấn đệ nhất 


Sona sinh tại thành Xá-vệ (Savatthi), trong một gia đình quý tộc. Sona có 
mười người con nên được gọi là Sona đông con (Bahuputrika). Khi người 
chồng xuất gia, Sona giao gia sản cho con trai, con gái, không giữ gì cho thân 
mình. Các con trai và con dâu nuôi dưỡng Sona không bao lâu lại trở mặt 
khinh rẻ. Buồn cho cách ăn ở tôi tệ của các con, Sona xin gia nhập Ni đoàn. 
Ý thức mình đã lớn tuổi, nữ Tôn giả nỗ lực thiền quán và kiên trì học tập. 
Hạnh tinh tấn của nữ Tôn giả nổi tiếng trong đại chúng. Nhân nghe một bài 
kệ của Thế Tôn, nữ Tôn giả chứng quả A-la-hán. 


Thế Tôn khen nữ Tôn giả là nữ đệ tử Tĩnh tần đệ nhất. 
6. DHAMMADINNA: Thuyết pháp đệ nhất 


Dhammadimna sinh tại thành Vương-xá (RaJagaha), trong một gia đình 
trưởng giả, là vợ của VIisakha, một người có địa vị cao trong xã hội. Sau khi 
Visakha nghe Phật thuyết pháp, chứng quả A-na-hàm, Dhammadinna xin 
phép chồng xuất gia. Vào Ni đoàn, nữ Tôn giả tinh tấn tu tập. Nhờ thiện duyên 
quá khứ, không lâu sau nữ Tôn giả chứng quả A-la-hán. 


Trong dịp nữ Tôn giả trở về làng, tôn giả Visakha đến hỏi pháp. Nữ Tôn 
giả trả lời rât rõ ràng chính xác. Qua pháp thoại này, Thê Tôn xác nhận nữ 
Tôn giả là bậc Đại trí tuệ, Thuyêt pháp đệ nhât. 


7. SAKULA: Thiên nhãn đệ nhất 
Sakula sinh tại thành Xá-vệ (Savatthi), trong một gia đình Bà-la-môn. Khi 
Đức Phật nhận tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), Sakula trở thành một tín nữ. Một 


hôm, nhân nghe và hải lòng với bài thuyết pháp của vị A-la-hán, Sakula xin 
g1a nhập NI đoàn, nô lực tu tập thiên quán, chăng bao lâu chứng quả A-la-hán. 


204 


Thế Tôn tán thán và xác nhận nữ Tôn giả là bậc Thiên nhãn đệ nhất trong 
sô Tỳ-kheo-mi đạt được thiên nhãn. 
-=-0O0o--- 


Bhumi - the ten stages that bodhIsattvas progressively move throuph on the 
path to become a Buddha. 


BhaisaJyaguru — Buddha of medicine = Phật Dược Sư 
Bhaisajyaguru - The Medicine Buddha (The Power of Healing) 


BhaIsaJyaguru 1s the Medicine Buddha or Medicine King. He 1s venerated in 
much of Mahayana Buddhism because of his powers of healing, both physical 
and spiritual. He 1s said to relgn over a pure land called Vaiduryanirbhasa. 


Origins of the Medicine Buddha 


The earliest mention of BhalsaJyaguru 1s found 1n a Mahayana text called the 
BhaIsaJyaguruvalduryaprabharaJa Sutra, or more commonly the MedicIine 
Buddha Sutra. 

Sanskrit manuscrIpts of this sutra dating no later than the 7th century have 
been found at Bamiyan, Afghamistan and Gilgit, Pakistan, both of which were 
once part of the Buddhist kingdom of Gandhara. 


According to this sutra, long ago the future Medicine Buddha, while following 
the bodhisattvva path, vowed to do twelve things when he realized 
enlightenment.. These were: 


1.He vowed that his body would shine with dazzling light and 1lluminate 
countless worlds. 

2.HIis radiant, pure body would bring those dwelling in darkness Info light. 

3.He would provide sentient beings with theIr material needs. 

4.He would guide those walking on deviant paths to find the way of the 
Great Vehicle (Mahayana). 

5.He would enable countless beIngs to keep the Precepts. 

6.He would heal physIcal afflictions so that all beings could be able-bodied. 

7.He would cause those who are sick and without a family to have healing 
and a family to care for them. 

8.He would cause women who are unhappy being women to become men. 


205 


9.He would liberate beings from the nets of demons and the bonds of 
"eX{€rIor” secfs. 

10.He would cause those who are 1mprisoned and under threat of execution 
to be liberated from worry and suffering. 

I1.He would cause those who are desperate for food and drink to be 
satiated, 

12.He would cause those who are poor, without clothes, and plagued by 
cold, heat and stinging 1nsec(s to have fine garmen(s and enJoyable 
surroundinøs. 


According to the sutra, the Buddha declared that BhaisaJyaguru would indeed 
have great healing power. Devotlon to BhaIsaJyaguru on behalf of those 
afficted with sickness has been especially popular in Tibet, China and Japan 
for cenfurles. 


Bhaisajyaguru in Ilconography 


The Medicine Buddha 1s associated with the semi-precIous stone lapIs lazul1. 
LapIs 1s an Intensely deep blue stone that often confains gold-colored flecks 
Of pyrIte, creating an 1mpression of the first faint stars In a darkening evening 
sky. It 1s mined mostly in what Is now Afghanistan, and In anclent eastern 
Asla 1t was very rare and highly prized. 


Throughout the anclent world lapis was thought to have mystical power. In 
eastern Asia It was thought to have healing power as well, especIally to reduce 
inflammation or Internal bleeding. In Vajrayana Buddhism, the deep blue 
color of lapIs 1s thought to have a purifying and strengthening effect on those 
who vIsual1ze 1t. 


In Buddhist 1conography, the color lapis 1s nearly always Incorporated 1nto 
the Image of BhaIsaJyaguru. Sometimes BhaIsaJyaguru himself 1s lapIs, or he 
may be a gold color but surrounded by lapIs. 


He nearly always holds a lapIs alms bowl or medicine Jar, usually In his left 
hand, which 1s resting palm up 1n his lap. In Tibetan Images, a myrobalan plant 
may be growiIng from the bowl. The myrobalan 1s a tree that bears a plum-like 
fruit thought to have medicinal properties. 

Most of the time you wIll see BhaIsaJyaguru.sitting on a lotus throne, with his 
ripht hand reaching down, palm out. This gesture sigmifles he 1s ready to 
answWer prayers or øI1ve blessings. 


206 


A Medicine Buddha Mantra 


There are several mantras and dharanis chanted to evoke the Medicine 
Buddha. These often are chanted on behalf of someone who 1s 1Ïl. One 1s: 


Namo Bhagavate bhaisajya guru vaidurya prabha raJaya 
Tathagsafaya 

Arhafe 

samyaksambuddhaya 

tadyatha 

Om bhaisajye bhaisaJye bhatlsajya samudgafte Svaha 


Thịs could be translated, “Homage to the Medicine Buddha, The Master of 
Healing, radiant like lapIs lazul, like a king. 


The one thus-come, the worthy one, The fully and perfectly awakened one, 
hail to the healing, the healing, the healer. So be 1t." 


Sometimes this chant 1s shorted to “”Fadyatha Om bhaisajye bhalsajye 
bhaisaJya samudgate Svaha." (by Barbara O'Brien) 


Phật Dược Sư Lưu Ly Quang 
Tìm Hiểu Về Đức Phật Dược Sư Chữa Bệnh Trong Phật Giáo 


Đức Phật Dược Sư là một vị giác ngộ có lòng từ bị vĩ đại đối với tất cả chúng 
sinh. Ngài bảo vệ chúng sinh khỏi bệnh tật cả thể chất và tinh thần, những 
nguy hiểm, những chướng ngại trong cuộc sông, và giúp họ loại bỏ ba chất 
độc đó là sự đính mắc, hận thù và vô mình, đó là nguồn gốc của mọi đau khô 
trên cõi đời này. 


Nguồn Góc Đức Phật Dược Sư 


Đức Phật Dược Sư (tiếng Phạn: Bhaisajyaguru - tiếng Anh: Medicine 
Buddha) là một vị Phật nồi tiếng với khả năng chữa bệnh của mình. Ngoài tên 
gọi trên, Ngài còn được biết đến với những tên gọi khác như: Dược Sư Lưu 
Ly Quang Vương Phật (bhaisaJyaguruvaidurya-prabha-buddha) hay Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai (BhaisalJya guru vaiduria prabha raJaya tathagataya). 


ZÚI 


Sự đề cập sớm nhất về Phật Dược Sư được tìm thấy trong một văn bản của 
Phật giáo Đại Thừa là Kinh Phật Dược Sư (BhaIsaJyaguru Sutra). 


Các bản thảo tiếng Phạn (Sanskrit) của kinh này có niên hiệu vào thế kỷ thứ 
7 đã được tìm thây tại Bamiyan, Afghanistan và Gnlgit, Pakistan, cả hai đêu 
là một phân của vương quôc Phật giáo Gandhara. 


Theo kinh điển, Đức Phật nói răng, Phật Dược Sư là người có khả năng chữa 
bệnh tuyệt vời. 


Đây là Phật Dược Sư đến từ cõi Tịnh Độ ở phương Đông gọi là Lapis Jewel 
Land. Đức Phật này là bản chát của trí tuệ và khía cạnh chữa bệnh của Lapis 
Lazuli. 


Sự nương tựa vào Dược Sư Lưu Ly của những người bị bệnh tật đặc biệt phố 
biên ở Tây Tạng, Trung Quôc và Nhật Bản trong nhiêu thê kỷ kê từ đó. 


Danh Hiệu Bảy Vị Phật Dược Sư 


Theo kinh điển Phật giáo thì có 7 vị Phật Dược Sư được ghi nhận, và người 
thứ § là vị Phật lịch sử của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu NI. Sau đây là 
danh hiệu của các vị Phật Dược Sư: 


Bhaisajyaguru: Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 

Abhiyaraja: Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai 
Dharmakirtisagara: Pháp Hải Lôi Âm Như Lai 

Asokottamasriraja: Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai 
Suvarnabhadradravimala: Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu 
Như Lai 

Svaragosaraja: Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như 
Lai 

Suparikirti-tanamasriraja: Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai 


Bảy vị Phật Dược Sư có thể giúp chúng ta làm dịu những trở ngại cho việc 
đạt được hạnh phúc tạm thời, và cả hạnh phúc tôi thượng của sự giác ngộ frọn 


VỢH. 


Bảy chư Phật Dược Sư không chỉ có sức mạnh trong việc chữa bệnh, mà còn 
trong sự tịnh hóa, cho cả người sông và người chêt. Việc thực hành Dược Sư 


208 


có thể tịnh hóa ngay cả những người đã chết và giải thoát họ khỏi khổ đau. 
Nó cũng mạnh mẽ trong việc mang lại thành công, cả tạm thời và viên mãn. 
Lý do họ mang lại thành công là trong quá khứ, khi họ là Bồ tát thực hành con 
đường dẫn đến giác ngộ, họ đã hứa và cầu nguyện rộng rãi để thực hiện tất cả 
những lời cầu nguyện của chúng sinh trong thời kỳ thoái hóa, khi những lời 
dạy của Đức Phật Thích Ca Máu N¡ đang suy tàn. 


Họ tạo ra một ý định rất mạnh mẽ để trở nên giác ngộ vì lý do này. Đó là lý 
do tại sao mỗi ngày chúng ta nên cầu nguyện cho các vị Phật Dược Sư, không 
chỉ để chữa lành bệnh tật, mà còn cho sự thành công của việc thực hành Pháp 
của chúng ta và các hoạt động tích cực khác. 


Biểu Tượng 


Đức Phật Dược Sư thường được kết hợp với đá Lapis. Lap1s là một hòn đá 
màu xanh dương đậm, bên trong có các đốm vàng pyrite, tạo ra ấn tượng về 
một bầu trời đầy sao trong đêm tối. Nó được khai thác chủ yếu ở Afghanistan, 
và ở Đông Á cô đại, là một loại đá quý hiếm và có giá trị cao. 


Trong suốt thời kỳ cô đại, đá Lapis được cho là có sức mạnh thần bí. Ở Đông 
Á, người ta cũng cho rằng nó có khả năng chữa bệnh, đặc biệt là giảm viêm 
nhiễm hoặc tốn thương nội tạng. Trong Phật giáo Kim Cương Thừa, màu xanh 
thắm của Lapis được cho là có hiệu quả thanh lọc tâm trí đối với những người 
mang theo nó. 


Trong các biểu tượng Phật giáo, màu xanh của Lapis luôn được kết hợp với 
hình ảnh Đức Phật Dược Sư. Đôi khi toàn thân của Ngài là Lapis, hoặc có thê 
là màu vàng nhưng bao quanh bởi màu xanh của LapIs. 


Phật Dược Sư thường giữ một cái bát trong tay trái và được đặt trên đùi của 
Ngài. Trong các biêu tượng thường thây ở Tây Tạng, một loại cây trông có 
tên là Myrobalan được Đức Phật Dược Sư câm trên tay phải của mình. 


Myrobalan đại diện cho tất cả các cây thuốc tốt nhất, là một loại thảo mộc duy 
nhất trong được phẩm Tây Tạng có thê giúp chữa ba loại chất độc là: bám víu, 
hận thù và vô minh. Điều này cũng giống như hành động của Đức Phật chữa 
bệnh, người có thể nhìn thấy nguyên nhân thực sự của bất kỳ phiền não nào, 
cho dủ là thể chất hay tỉnh thần. 


209 


Bệnh tật có thể được giảm bớt nếu chúng ta tìm hiểu rõ nguyên nhân và điều 
chỉnh nó, và thay đôi các điều kiện phụ thuộc lẫn nhau gây ra bệnh tật và đau 
khổ. Phương pháp này thường được dùng trong y học hiện đại. 

Giống như hình tượng của các vị Bồ tát và chư Phật khác, Phật Dược Sư Lưu 
Ly ngôi trên đài hoa sen, với tay phải của Ngài thả lỏng xuống, lòng bàn tay 
mở ra ngoài. Cử chỉ (mudra) này cho thấy Ngài đã sẵn sàng để tiếp nhận các 
lời cầu nguyện hoặc ban phước cho chúng sinh. 


12 Lời Nguyện Của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 


Mười hai lời thề nguyện của Dược Sư Lưu Ly, khi Ngài còn là một vị Bồ tát 
trước khi trở thành một vị Phật, là chìa khóa đê hiệu được lòng từ bị vĩ đại của 
Ngài: 


1. Tôi nguyện rằng cơ thê của tôi sẽ tỏa sáng như những tia sáng rực rỡ trên 
vũ trụ vô biên này, lắp đầy tắt cả chúng sinh, để giải thoát họ khỏi sự thiếu 
hiểu biết và lo lắng. Xin cho tất cả chúng sinh giông như tôi, với một địa vị 
hoàn hảo và tính cách, tâm trí và tâm hồn chân chính, và cuối cùng đạt đến 
giác ngộ như Đức Phật. 


2. Tôi nguyện rằng cơ thể tôi như những tỉnh thể, tinh khiết và vô định, ánh 
sáng lộng lẫy sẽ chiếu đến mọi ngõ ngách, sáng lên và soi sáng tất cả chúng 
sinh với sự khôn ngoan. Với sự ban phước của từ bị, tất cả chúng sinh có thể 
tăng cường sức mạnh tinh thần và năng lực thể chất của họ, để họ có thê hoàn 
thành ước mơ của mình theo con đường đúng đắn. 


3. Tôi nguyện rằng tôi sẽ ban cho họ sự khôn ngoan vô hạn, tất cả chúng sinh 
với những thứ vô tận mà họ yêu cầu, và giải thoát họ khỏi mọi đau đớn và tội 
lỗi do những ham muốn vật chất. Mặc dù quần áo, thực phẩm, chỗ ở là điều 
thiết yếu, nhưng nó nên được sử dụng một cách khôn ngoan. Bên cạnh việc 
đáp ứng nhu câu cần thiết cá nhân, sô còn lại cần được chia sẻ rộng rãi với 
cộng đồng đề mọi người có thể sống hòa hợp và hạnh phúc cùng nhau. 


4. Tôi nguyện sẽ dẫn dắt những người lạc đường trở về con đường chân chính. 
Hãy đê họ được sửa chữa và trở lại con đường Phật Pháp đê giác ngộ. 


5. Tôi thể rằng, tôi sẽ cho phép tất cả chúng sinh chấp hành giới luật về sự 
tỉnh khiết và đạo đức tinh thần. Nếu có tái phát hoặc vi phạm, họ sẽ được 
hướng dẫn đề ăn năn. Với điều kiện họ thực sự hối hận về những hành vi sai 
trái của họ, và nguyện cho một sự thay đổi với những lời cầu nguyện liên tục 


210 


và đức tin mạnh mẽ vào Đức Phật, họ có thể nhận được những tha thứ, phục 
hồi đạo đức đã mât của họ. 


6. Tôi nguyện rằng tất cả chúng sinh bị khuyết tật về thể chất hoặc bệnh tật ở 
mọi khía cạnh đêu được ban phước với sức khoẻ tôt, cả vê thê chât và tinh 
thân. Tât cả những ai tôn kính Đức Phật đêu sẽ được ban phước. 


7. Tôi nguyện giảm mọi đau đớn và đói nghèo của những người ôm yêu và 
nghẻo khó. Người bệnh được chữa khỏi, người nghèo được giúp đỡ. 


8. Tôi nguyện giúp những phụ nữ đang trải qua những đau khổ, bất công và 
tìm kiếm sự chuyền đổi thành đàn ông. Bằng cách nghe danh của tôi, bày tỏ 
lòng tôn kính và cầu nguyện, mong muốn của họ sẽ được ban cho và cuối 
cùng đạt được Phật quả. 


9. Tôi nguyện sẽ giải thoát tất cả chúng sinh khỏi những tư tưởng xấu xa và 
sự kiểm soát của nó. Tôi sẽ dẫn họ lên con đường của ánh sáng thông qua việc 
định hướng họ bằng sự công bằng và danh dự đề họ đi theo đường của Phật. 


10. Tôi thể sẽ cứu những tù nhân đã thực sự hồi cải và các nạn nhân của thiên 
tai. Những người chân thành sẽ được ban phước bởi quyên năng tôi cao của 
tôi và được giải thoát khỏi những đau khô. 


11. Tôi thề sẽ cứu vớt những người bị nạn đói và những người phạm tội vì ăn 
cắp thức ăn. Nếu họ nghe tên tôi và yêu mến nó, tôi sẽ dẫn họ đến những lợi 
ích của Pháp, ủng hộ họ bằng thức ăn tốt nhất và cuối cùng dẫn dắt đến cuộc 
sông yên bình và hạnh phúc. 


12. Tôi nguyện sẽ cứu những người bị đói nghèo, bị muỗi và ong hành hạ 
ngày và đêm. Nêu họ gặp tên tôi, hãy trân trọng nó và thực hành pháp đê tăng 
cường công đức, họ sẽ có thê đạt được ước muôn của họ. 


Lợi Ích Khi Thực Hành Đức Phật Dược Sư 


Thực hành Phật Dược Sư là một phương pháp chữa bệnh cho chính chúng 
ta và cho những người khác, và để vượt qua được tâm bệnh là chấp trước, hận 
thù và vô minh. Nếu chúng ta dựa vào Đức Phật Dược Sư băng niềm tin thuần 
túy thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được sự ban phước với những thành quả 
này. 


211 


“Nếu một người thực hành thiên định về Phật Dược Sư thì cuối cùng họ sẽ 
đạt được giác ngộ, nhưng trong lúc đó họ sẽ có nhiễu quyên năng chữa bệnh 
cho bản thân mình và cho người khác, giúp mọi người giảm bệnh tật cả về thể 
chất và tỉnh thần ”. Lama Tashi Namgyal 


Các giáo lý cổ đại cho chúng ta biết rằng, khi nhìn thấy Đức Phật Dược Sư 
trong trạng thái mơ mộng, hoặc thậm chí nhìn thấy một hình ảnh của Đức Phật 
Dược Sư treo trên tường, hoặc nghe tên của Ngài, cũng có thể đem lại những 
lợi ích đáng kể. 


Phật giáo Tây Tạng coi việc thực hành tâm linh với Phật Dược Sư là một 
phương pháp mạnh mẽ nhất để chữa bệnh, giải phóng bệnh tật và đánh thức 
khả năng chữa bệnh bâm sinh nằm trong môi cá nhân. Việc thực hành thiền 
định Phật Dược Sư (sadhana), với tất cả những cách kết nối với Đức Phật 
Dược Sư được cho là có hiệu quả. 


Một số nghi thức có liên quan đến Phật Dược Sư được cho là có tác dụng chữa 
bệnh, tăng cường sức khoẻ cho người bệnh bao gồm việc thiền định trên màu 
xanh thắm của đá Lapis Lazuli, làm lễ dâng hương hoa quả cho các vị Phật, 
vẽ Mạn-đả-la hoặc tụng niệm thần chú Phật Dược Sư Lưu Ly. 


Ý nghĩa của Đức Phật Dược Sư như là liệu pháp chữa bệnh tối Cao trong y 
học Tây Tạng, đề giải phóng cá nhân khỏi đau khổ, là một phép ân dụ gương 
mẫu cho các yếu tố huyền bí vốn có trong quá trình chữa bệnh truyền thống. 
Những phương thức thực hành truyền thống thực sự là một cách tiếp cận toàn 
diện cho vấn đề đau khô. 


Thần Chú Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương 





Ngài Zasep Tulku Rinpoche giảng vê Đức Phật Dược Sư 
ĐÁ 


Đức Dược Sư Lưu Ly không chỉ nồi tiếng với khả năng chữa bệnh, Ngài còn 
được biết đến với khả năng tiêu trừ những nghiệp xấu trong quá khứ, để giúp 
đỡ chúng ta hoàn thiện trên con đường dẫn đến sự giác ngộ, ngay cả lời nguyện 
của Ngài đề giải phóng những tù nhân ăn năn. 

Thân chú mạnh mẽ của Đức Phật Dược Sư được các tu sĩ Phật giáo tụng nệm 
rất nhiều, đặc biệt là những người thuộc trường phái Mật Tông Tây Tạng, với 
những phương thức thực hành bí truyền và những câu thần chú bí mật trong 
Phật giáo. 


Sau đây là thần chú Phật Dược Sư Lưu Ly phiên bản tiếng Phạn (một ngôn 
ngữ cô của An Đội: 


Tadyatha Aumn Bhaishajye Bhaishajye Maha 
Bhaishajye Bhaishajye Sarmmudgafe Syvaha 


Còn đây là thần chú Phật Dược Sư theo ngôn ngữ Tây Tạng: 


Taydta Om Bhekandze Bekhandze Maha 
Bhekandze Bhekandze Randza Samungate Soha 


Lợi ích của việc tụng niệm thần chú Phật Dược Sư là vô cùng to lớn, chúng ta 
nên hình dung hình ảnh của Ngài trong khi niệm chú hoặc ức hành thiển 
định thì hiệu quả rất cao. Một phần của hình ảnh hóa có thê bao gồm việc nhìn 
thấy ánh sáng thần chú phát ra từ Ngài. 

Ngoài việc quán tưởng và niệm thần chú, một phương pháp chữa lành thông 
thường là niệm 108 lần thần chú của Dược Sư trên một ly nước. Các thầy 
thuốc Tây Tạng thường hô vang thần chú trong các buổi thực hành thường lệ, 
sau đó thôi trên mặt nước và đưa nó cho một người bệnh. 

Nước sau khi được “làm phép” sẽ có khả năng chữa bệnh. Bệnh nhân cũng có 
thê được yêu cầu nói tên của Đức Phật Dược Sư 108 lần, hoặc hát thần chú, 
hay đọc kinh điển, hoặc chỉ ngồi ngắm nhìn hình ảnh yêu thương của Đức 
Phật Dược Sư. Nhiều phép chữa bệnh thần kỳ đã được xác nhận bởi người 
dân Tây Tạng. 

Nếu chúng ta niệm thần chú của Đức Phật Dược Sư như là một thực hành 
hàng ngày, tất cả chư Phật và Bồ Tát đều quan tâm đến chúng ta, giống như 
một người mẹ quan tâm đến đứa con yêu quý của mình, và luôn hướng dẫn 
chúng ta. Bồ tát Kim Cương Thủ (Vajrapam) sẽ hiện thân bảo vệ chúng ta 
khỏi sự quây phá của ma quỷ. Thần chú sẽ giúp chúng ta thanh tây. tất cả các 
nghiệp xâu và nhanh chóng làm lành các bệnh tật trong cơ thê, các tổn thương 


213 


về mặt tinh thần. Nó cũng mang lại sự thành công trong cuộc sống, những 
mong ước tích cực của chúng ta sẽ thành tựu. (Kiên Thức) 





Phật Dược Sư Lưu Ly Quang 


Bias - độ xiên, dốc, nghiêng: khuynh hướng, thành kiến 
Bier — đòn đám ma, kiệu khiêng áo quan 

Bigotry — mù quáng, có chấp 

Bigwig — nhân vật quan trọng, quan to 

Bimbisara — Vua Tần Ba Sa La 


King Bimbisara - Royal Patron 


King Bimbisara had once offered half his kingdom to the ascetilc Gautama, 
who had turned down the bargain because he wanted to search for 
Enlightenment. Later, King Bimbisara had asked Gautama to promise to 
return to RaJagaha to enlighten him, should the ascetic find what he was 
looking for. 


'When Gotama became the Buddha, the Enlightened One, he did not forget h1s 
promise to come back. He decided to revisit RaJagaha with a large number of 
his disciples. HIs fame as a relipIous teacher was spreading 1n the city and 1t 
eventually reached the ears of King Bimbisara. 


214 


On hearing that the Buddha had arrived at his city s gateway, the king went 
out with a largee number of his subJects to welcome the Buddha and his 
disciples. He approached the Buddha and paid his respects, but some of his 
subJects đid not know to whom they should pay their respects - the Buddha, 
or Venerable Kassapa. They wondered whether the Buddha was leading a holy 
life under Venerable Kassapa or the reverse, as both were highly respected 
relip1ous teachers. 


The Buddha read their thoughts and asked Venerable Kassapa why he had 
øIven up his fire sacrifice. Understanding the motive behind the question 
Venerable Kassapa explained that he preferred the peaceful state of nirvana 
to useless sensual pleasures. After this he fell at the feet of the Buddha and 
said, "My teacher, Lord, 1s the Exalted One: I am the disciple. " 


The devout people were very ølad to hear of the conversion. The Buddha then 
preached the Dharma, and King BimbIsara attained the first stage of sainthood 
(sotapanna). After realising the doctrine, King Bimbisara addressed the 
Buddha. "Formerly, O Reverend SIr, when I was a prince, I had five wIshes. 
They are now fulfilled. My first wIsh was to become king. My second wish 
was that a Fully Enlightened One should visit my country. My third wish was 
that I should assocIate with such an Enlightened One. My fourth wish was that 
he should preach to me the doctrine. My fifth wish was that I should 
understand that doctrine. Now all these five wishes are fulfilled." 


Out of gratitude for this spiritual gift from the Buddha, King Bimbisara gave 
a park with a quiet bamboo grove for the use of the Buddha and his discIples. 
Thịs park was named the Bamboo Orove. The Buddha spent three successIve 
raIny seasons there and three other raIny seasons later. 


After listening to the Dharma, the king became a good and pious ruler but, 
due to his past bad karma, he had to face an untimely and miserable death 
caused by his son's wIckedness. 


The Tragedy of King Bimbisara 


King Bimbisara had a son, Prince AJatasattu, who was a good friend of the 
Buddhas enemy, Devadatta. The two spent much time together and soon 
Devadatta had convInced the young prince to kill his father. 


215 


One silent and dark night, Prince AJatasattu crept 1nto the king's room with a 
kmife tied to his thigh. He was creeping toward his sleeping father when the 
palace guards caught him and the king discovered the plan. Kind King 
Bimbisara thought to himself, "Ah, I have remained king for too long. Ït 1s 
time for me to step down and make AJatasattu king so that he can rule In peace, 
and I can retire into a religious life." Instead of punishing AJatasatfu for his 
evil Intentions, King Bimbisara made him King. 


After Ajatasattu was made the new king he surprised everyone, Iincluding his 
father. SwIft like a vIper caught by 1fs tail, he sprang round agaInst hIs father 
and had him thrown 1nto the darkest, coldest dungeon 1n the palace. 

"Let him have no visitors other than my mother," ordered Ajatasattu. "And 
ø1ve him no food so that he wIll starve to death. " 


But King Bimbisara dịd not die. His loyal wife secretly brought him food 
hidden 1n her clothes. When AJatasattu found out and stopped this, she carried 
food In her haIr knot. Again AJatasattu found out. Finally, the queen had to 
bathe her body and cover 1t with a mixture of honey, butter, ghee and sugar. 
By licking this food off her body, the good king survived. At last AJatasattu 
found out hIs mother s plan and banned her from vIsiting his father at all. Ñow 
the king had no food at all to sustain him and would surely die. 


Days passed and still the king did not die. AJatasattu lost his patlence and 
shouted out In rage, all through the palace, "Call the barber." 


'When the barber came, the king spoke to him 1n a fury, "IÏ command you to øO 
to BIimbisara's cell, cut open the soles of his feet with your razor, tear the skin 
away and put salt and oIl on the raw flesh. Then I command you to force him 
to walk on burning charcoal until he dies. " 


When King Bimbisara saw the palace barber approaching, tears of Joy watered 
his cheeks as he thought, " At last my son has realised his folly. Ñow he sends 
a barber to trim my beard and cut my haIr before releasing me from prison.” 
Instead, with the help of two soldiers, the barber carried out the orders of the 
new king AJatasattu and the good king died In great pain. 


On that very day, AJatasattu received news that his wife had given birth to a 
son. Great was his Joy at being a father and a thought came to his mind. He 
hurried to his mother and asked, ”Iell me mother, did my father love me as 
much as I love my son?” 


216 


His mother turned around, stared at him In silence with her sorrowful eyes and 
then murmured In disbelief, “What dịd you say, AJatasattu? You asked 1f your 
father loved you?” 


"A]Jatasattu, when you were In my womb, Ï wanted to drink blood from your 
father s hand. When he found this out, happily he cut his wrist for me to drink 
his blood for you. When the fortune-tellers predicted that you would be your 
father s enemy, Ï tried to have a miscarrIage but he prevented me. A gan I tried 
to kill you when you were born; he stopped me even though he knew that one 
day you would kill him. Is that not love? 


"Do you see that scar on your thumb? That was a boil you had when you were 
small. You were cry1ng from so mụuch pain that nobody could put you to sÏleep. 
When your father heard this, he stopped from hs royal duty and came running 
to see you. Gently he took you In his lap and sucked the boil until it burst open 
1n his mouth. Oh my son, your father swallowed 1t out of love for you - that 
pus and blood. In what way dịd he not love you, Ajatasattu? Tell me, 
AJatasattu, would you do for your son what your father did for you? This man 
who loved you, this man who you have kiled." 


When he heard this, AJatasattu was choked with tears. He ordered his guards, 
"Run, run and release my father before he dies." But none of them moved. 
"Go, I command you. Release my father before he dies," AJatasattu shouted. 


Then his adviser stepped forward and said slowly, “Great king, your father 
đied this morning.” AJatasattu fell to his knees and cried until his body Jerked 
violently, uttering over and over, "ForgIve me, father. Please forgive me.” 


AJaftasattu realised the love of a father only when he became a father himself. 
As for King Bimbisara, he was reborn as a deva In the Catummaharajika 
Heaven. (Life of the Buddha — Buddhanet) 


Bimbisara (Tân Ba Sa La) - Bimbisara, còn gọi theo âm Hán-Việt là 
Tần-bà-sa-la hay Bình-sa vương (558 TCN - 491 TCN) là vua của vương quốc 
Magadha từ năm 543 TCN tới khi qua đời và là một thành viên của vương tộc 
Haryanka. Ông lên ngôi năm 15 tuổi và gặp Phật Thích-ca Mâu-ni lần đầu tiên 
khi 25 tuổi. Tần-bà-sa-la là đệ tử đầu tiên của Phật Thích-ca trong hàng vua 
chúa, ông đã cúng dường cho Phật và Tăng đoàn ngôi tịnh xá Trúc Lâm gần 
thành RaJagkha, thủ đô xứ Magadha. 


217 


Quan hệ với Đức Phật 


Khi thái tử Tất-đạt-đa Cồ-đàm thoát ly cuộc sông trần tục, vị sa-môn trẻ đã 
từng đi đến thành Vương-xá (Rajagkha) của Ma-kiệt-đà (Magadha). Một lần 
vua Tần-bà-sa-la trông thấy đạo sĩ Tất-đạt-đa Cồ-đàm đi khất thực trên đường 
phố Vương-xá trong bộ dạng từ tốn. Trong thấy tướng mạo oai nghỉ và tư cách 
trang nghiêm sang trọng của đạo sĩ, nhà vua lây làm cảm kích và ông sai người 
đi dò thăm. Khi được biết rằng thừa bữa, sau khi độ ngọ thì vị đạo sĩ ngụ tại 
Pandavapabbata, ông cùng đoản tùy tùng tới viếng đạo sĩ để hỏi thăm. Khi 
được hỏi thăm về thân thế, nơi chỗn, đạo sĩ Tất-đạt-đa Cồ-đàm trả lời: 


Ngay phía trước đây, tâu đại vương, trên vùng Himalaya, trong châu thành 
Kosala của những gia tộc cô kính, một quốc gia trường thịnh và phong phú, 
tôi xuất thân từ triều đại Thái-dương, dòng Thích-ca. Tôi không luyến á ái, chạy 
theo nhục dục ngũ trần. Nhận thức được hiểm họa của vui thú vật chất và thấy 
an toàn trong đời sống xuất gia, tôi đi tìm cái cao quý nhất và tâm tôi được an 
lạc. 


Vua Tần-bà-sa-la cung thỉnh đạo sĩ Cổ-đàm sau khi chứng được đạo quả, sẽ 
trở lại viêng thăm vương quôc Ma-kiệt-đà. 


Đúng như lời hứa, sau khi thành tựu giác ngộ, nhà hiền triết Tất-đạt-đa Cồ- 
đàm tức Phật Thích-ca Mâu-ni đã đi cùng các đệ tử A-la-hán từ Gaya đến hóa 
độ thị dân Vương-xá. Tại đây, Phật cư ngụ trong một khu rừng gần điện 
Suppatittha. 


Khi biết tin Phật đã trở lại kinh thành, Vua Tần-bà-sa-la liền dẫn vương hậu, 
thái tử, bá quan văn võ và hàng trăm giáo sĩ Bà-la-môn đến khu rừng để yến 
kiết nhà lãnh đạo tâm linh mới nổi này. Nghe Phật thuyết giảng, tâm tư quôc 
vương bừng sáng, bao nhiêu nghi nan chất chứa trong lòng bấy lâu đã bị giải 
tỏa. Ông sụp lạy Phật và thưa răng: 


“Bạch Thế Tôn! Thuở nhỏ trầm có năm điều ước nguyện. Thứ nhất là được 
lên ngôi Vua; thứ hai là được gặp một thầy giác ngộ; thứ ba là có duyên may 
được kính ngưỡng vị giác ngộ ấy, thứ tư là được vị giác ngộ ấy dạy cho con 
đường chân chính; thứ năm là mình có đủ khả năng lãnh hội được giáo pháp 
do vị giác ngộ ấy chỉ dạy. Bạch Tỉ hé Tôn! Đến hôm nay thì cả năm điều ước 
ấy đều thành sự thật. Trâm đã lãnh hội được giáo lý mà ngài vừa dạy. Xin 
Thế Tôn thương xót nhận trầm làm đệ tử tại gia của ngài!” 


218 


Đề xuất này được vị đạo sư vui vẻ chấp thuận. Sau đó, nhà vua lại thỉnh Phật 
và hàng ngàn tăng chúng tháp tùng vào vương cung để thọ lễ trai tăng do đích 
thân ông và vương hậu tô chức cúng dường. Có cả sáu nghìn tân khách được 
nhà vua mời đến cùng tham dự lễ. Sau lễ trai tăng, Phật thuyết pháp trước vua 
quan và tân khách. 


Vua Tần-bà-sa-la nhận thấy khu vườn Trúc Lâm (Veluvana) của ông chứa 
đựng những yếu tố then chốt của một nơi an cư lý tưởng cho Tăng đoàn, nên 
ông đã phát tâm cúng dường Phật và chư tăng khu rừng tre này, được gọi là 

Trơi trụ án của loài sóc” này. Khu rừng này không có nhà cửa lêu côc cho 
Phật và chư tăng, nhưng lại có nhiều cây to che bóng mát và chỗ ấn dật kín 
đáo... Tại đây, giáo đoàn đã xây cất một tu viện đặt tên là Tịnh xá Trúc Lâm. 
Tại tu viện yên tĩnh này Phật nhập Hạ một lần ba năm liên tiếp và ba lần khác, 
vào ba Hạ xa cách nhau. Vua Tần-bà-sa-la rất siêng đến đây thăm Phật và 
nghe Phật pháp, và cho xây tại tu viện một giảng đường có thê chứa hơn 2000 
người ngồi nghe Phật pháp. 


Sau khi quy y, Tần-bà-sa-la sống đời gương mẫu của một đề vương. Theo 
sách "Đức Phật và Phật pháp” của hòa thượng Narada (1980), nhà vua đã hành 
trì tám giới (bát quan) trong sáu ngày giới (uposatha) một cách nghiêm chỉnh. 


Hôn nhân 


Vua Tần-bà-sa-la đã kết hôn với nhiều công chúa lân bang. Cụ thể hơn, chánh 
hậu của ông là công chúa Vaidehy, con gái vua Maha Kosala và em vua 
Prasenadi nước Kosala — một vương quốc khá mạnh nằm cạnh Magadha. Bà 
sinh hạ cho ông vua Ajatashatru tương lai. Vợ thứ của ông, Chellana, vốn là 
một công chúa của bộ tộc Licchavi đóng đô tại Vaishali. Vợ thứ ba của ông 
là con gái của tù trưởng bộ lạc Madra xứ PunJab. Một bà quý phi khác, Khema 
đã được quốc vương cảm hóa thành một đệ tử thuần thành của Phật tô. Sau 
này bà Khema rời bỏ vương cung và gia nhập Tăng đoàn. 


Chiến tranh 


Dưới thời Tần-bà-sa-la, Magadha đã gây chiến với vương quốc Anga để mở 
mang lãnh. thổ. Sử liệu ghi nhận răng ông thắng trận, giẾt được vua Brahamatta 
xứ Anga rồi sáp nhập Anga vào vương quôc Magadha. Ông còn phong thái tử 
A-xà-thế làm thống đốc cai trị Anga. 


Bị Ajatashatru ám sát hụt 


219 


Khoảng năm 491 TCN, khi vua Tần-bà-sa-la đến 67 tuôi thì tai biễn xảy ra: 
Thái tử A-xà-thế, do bị Đề-bà-đạt-đa xúi giục, âm mưu sát hại vua cha đề 
chiếm ngôi. Một hôm, đang lúc đêm khuya, A-xà-thế đột nhập vào tắm điện 
của vua cha. Thấy dáng vẻ khả nghi, ngự lâm quân liền giữ anh ta lại để xét, 
và tìm thấy một thanh gươm được giấu trong chéo áo của anh ta. Họ đưa A- 
xà-thế vào trình diện vua cha, kế lại tự sự, và dâng thanh gươm cho ông xem. 
Khi vua vặn hỏi thì A-xà- -thế nói rằng, vì muôn làm vua nên định giết cha. 
Anh ta cũng nói rằng mình đã được Đề-bà-đạt-đa bày vẽ và sắp đặt mưu kế. 


Vốn thầm nhuần đạo lý về Tứ tâm của Phật Thích-ca, Tần-bà-sa-la không giận 
cả con trai lẫn Đề-bà-đạt-đa. Đã vậy, ông còn quyết định hạ chiếu thoái vị, 
nhường ngôi cho thái tử A-xà-thế. Vị tân vương sẽ làm lễ 10 ngảy sau đó. 
Làm như vậy, Tần-bà-sa-la hi vọng rằng A-xà-thế và Đề-bà-đạt-đa sẽ cảm 
thấy đức độ của mình mà hồi tâm hướng thiện. 


Qua đời 


Vậy mà, thay vì hồi tâm hướng thiện, hai ngày sau khi Tần-bà-sa-la ban chiếu 
thoái vị, A-xà-thế đã bắt giam Tần-bà-sa-la vào ngục thất. Sau khi đăng quang, 
A-xà-thế nhất quyết không chịu thả vua cha ra, lại còn quyết tâm bỏ đói cho 
ông chết dần. Chỉ một mình Thái hậu Vaidehy được phép vào thăm. Mỗi khi 
đi, bà giấu đồ ăn trong túi áo đem cho chồng. Việc này bị bại lộ và bà bị A- 
xà-thế quở trách. Về sau, bà lại giấu đồ ăn trong tóc. A-xà-thế cũng biết được. 
Cùng đường, bà tắm rửa sạch sẽ và thoa vào mình một thứ đồ ăn làm bằng 
mật ong, đường và sữa. Tần-bà-sa-la gợn lẫy món ăn này để nuôi sống. Nhưng 
cũng bị A-xà-thế biết được. Anh ta câm hắn bà không được vào thăm vua cha 
nữa. 


Lúc ấy, Tân- bà-sa-la vẫn cam chịu đói, không oán trách vua con. Nhớ lời Phật 
dạy, ông vẫn sống an lạc và bình thản, vân thiền hành theo hành lang nhà 
ngục, và thiền tọa nơi cửa số có chân song sắt. Cửa số này ngó thắng lên núi 
Linh Thứu (Gijjhakuta), vì vậy nên hằng ngày ông ngồi rất lâu ở chỗ đó để 
nhìn núi. 


Sau lần Phật bị Đề-bà-đạt-đa lăn đá mưu hại ở núi Linh Thứu, thì vua Tân-bà- 
sa-la cũng. chết trong ngục thất. Cái chết của ông rất thê thảm: nguyên vì thấy 
vua cha vẫn vui tươi, nên A-xà-thế hạ lệnh cho người thợ cạo vào khám, lầy 
dao bén gọt gót chân Tần-bà-sa-la, xát dầu và muối rồi hơ lên lửa nóng đến 
chết. 


220 


Khi thấy anh thợ cạo đến thì người cha bất hạnh mừng thầm, nghĩ rằng vua 
con đã ăn năn hối cải, cho người cạo râu tóc tới rước vua cha về. Nhưng, anh 
thợ cạo đến đề thi hành lệnh của A-xà-thế. Vua Tần-bà-sa-la qua đời! 
Ông nhỏ hơn Phật Thích-ca 5 tuôi, ở ngôi được 52 năm và mất ở tuôi 67. 
(Bách khoa toàn thư) 
-—-0Oo--- 


Bindusara — who was the second Mauryan emperor (320-272 BC), ruled 
(298-272 BC) after Chandragupta Maurya. He had two well 
known sons: Susima and Ashoka (Tu-Tư-Ma và A-Dục) 


Bindusara was the son of the first Mauryan Emperor Chandragupta Maurya 
and his Empress consort, Durdhara. According to the RaJavalikatha a ]ain 
work, the orIpIinal name of this emperor was Simhasena. According to a 
legend mentioned 1n the Jain texts, Chandraguptas Guru and advisor 
Chanakya used to feed the emperor with small doses of poIson to build his 
Immumty agaInst possible poisoning atfempts by the enemies. One day, 
Chandragupta not knowing about poIson, shared his food with his pregnant 
wIfe, Durdhara who was 7 days away from delivery. The empress not Immune 
to the poison collapsed and died within few minutes. Chanakya entered the 
room the very time she collapsed, and to save the child in the womb, he 
1mmediately cut open the dead empress' womb and took the baby out, by that 
time a drop of poIson had already reached the baby and touched 1ts head due 
to which child got a permanent bluish spot (a "“bindu”) on his forehead. Thus, 
the newborn was named "Bindusara”. 


Bindusara, Just 22-year-old, inherited a large empire that consisted of what 1s 
now, Northern, Central and Eastern parts of India along with parts of 
Afghanistan and Baluchistan. Bindusara extended this empire to the southern 
part of India, as far as what 1s now known as Karnataka. He brought sixteen 
sfates under the Mauryan Empire and thus conquered almost all of the Indian 
penInsula (he 1s said to have conquered the 'land between the two seas' — the 
penInsular region between the Bay of Bengal and the Arabian Sea). Bindusara 
didnt conquer the friendly Dravidian kingdoms of the Cholas, ruled by King 
Ilamcetcenni, the Pandyas, and Cheras. Apart from these southern sfates, 
Kalinga (the modern Odisha) was the only kingdom 1n India that didnt form 
the part of Bindusara's empire. It was later conquered by hIs son Ashoka, who 
served as the viceroy of UJjaini during his father s reIgn. 


“ii 


According to a legend, Chandragupta, though fond of his son, believed that 
he would never be a great king as he was never learned to love anything 
passlonately, whether be 1t any of his wives or religion or the empIre 1tself. 
Bindusaras life has not been documented as well as that of his father 
Chandragupta or of his son Ashoka. Chanakya continued to serve as prime 
minister during his reign. According to the medleval Tibetan scholar 
Taranatha who visited India, Chanakya helped Bindusara "to destroy the 
nobles and kings of the sixteen kingdoms and thus to become absolute master 
Of the territory between the eastern and wesfern oceans. "During his rule, the 
cItzens of Taxila revolted twice. The reason for the first revolt was the 
maladminIstration of Suseema, his eldest son. The reason for the second revolt 
1s unknown, but Bindusara could not suppress 1t 1n his lifetime. It was crushed 
by Ashoka after Bindusara s death. 


Ambassadors from the Seleucild Empire (such as Deimachus) and Egypt 
visited hIs courts. He maintained good relations with the Hellenic World. 


Unlike his father Chandragupta (who turned to Jainism In the later part of h1s 
life), Bindusara believed In the Ajivika sect. Bindusara's guru PIngalavatsa 
(alias Janasana) was a Brahmin of the Ajivika sect. One of Bindusara's w1ves, 
Rami Subhadranøi (alias Queen Agsamahesil) was a Brahmin also of the 
AIvika sect from Champa (present Bhagalpur district). Bindusara 1s 
accredited with giving several grants to Brahmin monasterles (Brahmana- 
bhatto). 


Bindusara died in 272 BC (some records say 268 BC) and was succeeded by 
his son Ashoka the Great. 


Vua Bindusara của triều đại Chandragupta 


Chandragupta lên ngôi trị vì Ân Độ từ năm 324 đến năm 300 trước Công 
nguyên thì nhường ngôi cho con trai Bindusara và xuất gia trở thành một tu sĩ 
Kỳ Na giáo. Truyền thống Kỳ Na giáo nói đến ông như một ân sĩ, đệ tử của 
Bhadrabahu, và các bia ký khắc vào đầu thế kỷ thứ 10 được phát hiện gần 
Seringapatam đề cập tên một đỉnh núi gọi là Chandragiri, tương truyền là chỗ 
ân cư tu hành của Chandragupta. Trong khoảng thời gian 24 năm trị vì, 
Chandragupta đã mở rộng lãnh thổ của mình, phía nam đến tận Mysore và 
phía tây-bắc tới các biên giới Persia. Các lãnh địa như Punjab, Sind, 
Beluchistan, Afghanistan, Himavatkuta, Nepal và Kashmir đều thuộc quyền 
CaI frỊ của ông. 


c2, 


Bindusara tiếp nối cha mình cai quản vương triều Maurya từ 300 đến 273 
trước Công nguyên. Mặc dù là một hoàng đê lớn của triêu đại Maurya, 
Bindusara không được các sử gia nói đên nhiêu như đôi với cha ông, 
Chandragupta và con trai ông Asoka. Ông đứng giữa hai vị hoàng đê lớn 
Chandragupta và Asoka. Và đây có lẽ là lý do khiên ông không thu hút được 
sự chú ý của các sử gia, những người luôn luôn tỏ ra kính trọng, đê cao các 
hành động anh hùng cũng như những công hiện đôi với lãnh vực tôn giáo của 
Chandragupta và Asoka. Theo K. Hazra, dưới hào quang của hai vị hoảng đê 
này, các sử gia đã xem ông như một nhân vật mờ ảo và đã lờ đi những đóng 
góp của ông cho mục tiêu tôn giáo. 

-—-0Oo--- 
Binge - cuộc chè chén, say sưa 
Blogenesis - hình thành sinh học 
Blopsy — sinh thiết (y học) 
Bivouac - Trại quân đóng ngoài trời buổi tối 
Blasphemous - tính hồ đồ (Blasphemy — profane talk = lời báng bổ) 
Blatant — hay kêu la, la lối 
Bleak - trống trải, lạnh lẽo, hoang văng 
Blemish - nhược điểm 
Blight — vùng hoang phế 
Bliss - Hạnh phúc, cực lạc; Nirvana 1s the highest blIss: Niết bàn là lạc tối 

thăng 

Blithely — vô tình 
Bludgeon - cây dùi cuI 


Blunder - điêu sai lâm, ngớ ngân 


Bluntly - một cách thắng thăn 


2n) 


Blur - cảnh mờ, trạng thái mập mờ 
Blurt out - thốt ra, nói buột ra 
Blushingly - đỏ mặt, xấu hồ 

Boast — nói khoác, khoe khoan 


Bodhi — enlightenment = Giác ngộ = đạt được sự hiệu biệt vê sự vận hành 
của sự sông và cái chết, bản chât của thê giới... 


Bodhi (Sanskrit) - in Buddhism 1s the understanding possessed by a Buddha 
regarding the nature of thinss. lt 1s traditionally translated into English with 
the word enlightenment and literally means awakened. Bodhi 1s knowledge of 
the causal mechanism by which beIngs Incarnate Into materlal form and 
experience suffering. Althouph 1ts most common usage 1s 1n the context of 
Buddhism, bodhi 1s also present as a concept In other Indian philosophies and 
traditlons... 


Bodhicitta - Bồ đề tâm = Buddha mind - the wish to practice compassion 
(SKT) and altruism (lòng vị tha) with the aim of relieving 
the sufferings of others. 
“Awakened mind'" 


Bodhicitta (=Altruism) - the desire to achieve Buddhahood 1n order to serve 
or help other sentient beInøs. 


Bodhicitfa - EtymologIcally, the word 1s a combination of the SanskrIt words 
bodhi and citta. Bodhi means "“awakening” or "enlightenment". Citta derIves 
from the Sanskrit root ci(, and means "that which 1s conscIous" (1.e., mind or 
conscIousness). BodhiIcitta may be translated as "“awakening mind” or "mind 
of enlightenment". 


Bodhiciftta 1s a compassion for all beings, accompamied by a falling away of 
the attachment to the 1llusion of an Inherently exIsting self. 


Thịs spark of compasslon motIvafes one to achieve omnisclent Buddhahood 


as quickly as possible, so that one may benefit Iinfinite sentlent beings. 
Bodhicitta 1s a felt need to replace others' suffering with bliss. Since the 


224 


ultimate end of suffering 1s moksha, bodhicitta necessarlly Involves a 
mofivation to help others to awaken (to find bodhI). 


One for whom bodhicitta 1s the prime motivation for all actions 1s called a 
bodhiIsattva. 


Bodhicifta - The Perfection of Dharma; Spirit of Enliphtenment 

I think 1t 1s absolutely essential for us to have loving kindness toward others. 
There 1s no doubt about this. koving kindness 1s the essence of bodhicitta, the 
attitude of the bodhisattva. It 1s the most comfortable path, the most 
comfortable meditation. There can be no philosophical, sclentific or 
psychological disagreement with this. With bodhicitta, there”s no East-West 

Conflict. This path 1s the most comfortable, most perfect, one hundred percent 
uncomplicated one, free from any danger of leading people to extremes. 
Without bodhicttta, nothing works. And most of all, your meditation doesn”t 
work, and realizations don”t come. 


Why 1s bodhicitta necessary for success In meditatlon? Because of selfish 
ørasping (ích kỷ tham lam). If you have a good meditation but don”t have 
bodhicitta, you will grasp at any little experlence of bliss:Me, me; I want 
more, Í want more.” Then the good experlence disappears completely. 
GraspIng 1s the greatest distraction to experlencIng single-pointed Intensive 
awareness 1n meditation. And with 1t, we are always dedIcated to our own 
happiness:` Me, me lIm miserable, I want to be happy. Therefore III 
meditate.` It doesn”t work that way. For some reason øgood meditation and 1s 
results — peacefulness, satisfaction and bliss — Just don”t come. 

So, you see, Just meditating 1s not enough! (Lama Yeshe) 


Bồ Đề Tâm — Đó là lòng cầu cho được Chánh giác của Phật. Gặp Phật, Tăng 
mà thỉnh cầu chứng minh cho mình tu thành Phật thì gọi là phát bồ-đề 

tâm. Hoặc đối trước Tam Bảo mà lễ bái, cúng dường, nguyện tu cho đến thành 
Phật cũng gọi là phát bồ-đề tâm. Phát bồ-đề tâm gọi tắt là phát tâm. 

Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đức Bồn sư đã dạy răng muốn tránh sự 
hại của phiền não, cần phải tu thanh tịnh nghiệp tức là ba nền phước để đưa 
về cõi tịnh độ của Đức A-Di-Đà: 


I. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tu thập thiện. 

2. Thọ tam qui, ngũ giới cho đến cụ túc giới. 

3. Phát tâm bô-đè, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn 
kẻ tu hành đạo Phật. 


2) 


Bài Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề: Khuyên phát, là chúng ta vốn chưa phát 
tâm, nay Đại sư Tỉnh Am dùng ngôn ngữ vô cùng hợp lý, hợp pháp, để khuyên 
nhắc khuyến khích chúng ta, khiến chúng ta phát tâm. Phát tâm gì? Chính là 
phát tâm Bồ đè. 


Thế nào là tâm Bồ đề? Tâm Bỏ đề là tâm rõ ràng sáng suốt, tâm bỏ mê quay 
về giác, là tâm bỏ tà quy chánh, là tâm phân biệt rõ việc thị phi, cũng chính là 
tâm không điên đảo, là chân tâm. Trong chân tâm, không có các tướng ủy 
khúc quanh co, cũng chăng có các hành vi bất chánh. Tâm Bồ đề cũng có thê 
nói răng là tâm lợi người, tâm tự giác giác tha, tâm tự lợi lợi tha. "Bồ đề" là 
tiếng Phạn, dịch là "giác đạo". Giác đạo có nghĩa là hiểu rõ đạo, khiến chúng 
ta hiểu rõ đạo này, hiểu rõ con đường này. Hiểu rõ đạo, mới có thê tu hành; 
nếu không hiểu đạo, thì không thể tu hành. Thường hay điên đảo, cho phải là 
trái, cho trái là phải, trắng đen không rõ, nón giày lẫn lộn, vị trí đảo ngược. 
Hiểu rõ đạo thì có thể đi trên con đường chân chánh; không hiểu rõ đạo thì sẽ 
bước vào đường tà. Tóm lại, không làm các việc ác, làm các điều lành, đó 
chính là tâm Bồ đề. Cho nên cũng chính là giữ gìn giới luật, chúng ta giữ gin 
giới luật quy củ, đó chính là tâm Bồ đề; không giữ gìn quy củ tức là làm mất 
đi tâm Bồ đề. Đó chính là ý nghĩa khái quát của tâm Bồ đề. 


Bồ Đề Tâm — Cách Nuôi Dưỡng Tâm Bồ Đề 


Trong Phật giáo, Bồ đê tâm là cái tâm hướng tới sự giác ngộ, thấu cảm và từ 
bỉ vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Tâm Bỏ đê sẽ thúc đây chúng ta hành động 
để đạt được Phật quả, và mang lại lợi ích cho chúng sinh thông qua các biểu 
hiện và các phương tiện khéo léo. Đó là một cảm giác, động cơ muôn thay thế 
những đau khổ của người khác bằng hạnh phúc. 


Bồ Đề Tâm Nghĩa Là Gì? 


Bồ đề tâm (Bodhicrtta) là một khái niệm trong đạo Phật, nó có nghĩa là “tâm 
giác ngộ”, một trạng thái tâm trí mà ở đó cá nhân mong muốn đồng cảm với 
tất cả chúng sinh, cũng như giúp đỡ chúng sinh giác ngộ và giải thoát khỏi 
đau khổ. Trong tiếng Phạn, Bồ đề tâm được chia thành hai phần: bođii, có 
nghĩa là giác ngộ hoặc thức tỉnh, và của, nghĩa là thải độ của tâm. 


Định nghĩa cơ bản của Bồ đề tâm là “khát vọng nhận ra sự giác ngộ vì lợi ích 
của chúng sinh.” Nó cũng được mô tả như là trạng thái tâm của Bồ tát, thường 
là một người đã giác ngộ hứa sẽ ở lại vòng luân hồi cho đến khi tất cả chúng 
sinh được khai ngộ. 


226 


Trong thực hành thiền Metta, trong đó niềm tin cốt lõi tập trung vào việc 
không làm hại ai và nhẹ nhàng với chính mình, Bồ đề tâm được thực hiện khi 
các cá nhân công hiến bản thân và hướng dẫn các thực hành đúng đắn cho 
người khác cũng như vượt qua bản ngã, kết nối với sự chân thật. 


Những giáo lý về Bồ đề tâm dường như đã phát triển trong Đạo Phật Đại Thừa 
vào khoảng thế kỷ thứ 2 SCN, hoặc khoảng thời gian mà kinh điển Bát Nhã 
Ba La Mật (Prajnaparamita) được viết ra. Các kinh điển của Đại Bát Nhã bao 
gồm cả Bát Nhã Tâm Kinh hay Kinh Kim Cang, nói về Bồ đề tâm như việc 
chứng ngộ ánh mặt trời và nhìn thấy Tánh không của vạn vật. 


Theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, tất cả chúng sinh đều trống rỗng về 
bản chất nhưng thay vào đó là tồn tại trong một liên kết rộng lớn của sự tồn 
tại. Kinh Bát Nhã đề nghị rằng, tất cả chúng sinh phải được soi sáng với nhau, 
không chỉ vì từ bi, mà bởi vì chúng ta không thê sống tách rời nhau. 


Ý Nghĩa Của Phát Tâm Bồ Đề 


Phát tâm Bồ đề có thể được so sánh như một lĩnh vực, từ bi đến các hạt giống, 
bao bọc và thực hiện các phương pháp đúng đăn đê làm cho các hạt giông 
phát triên. 


Nếu không có lòng từ bi mong muốn bảo vệ tất cả chúng sinh khỏi khổ đau, 
Bồ đề tâm không thể nảy sinh trong tâm trí chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có 
lòng bi mẫn lớn lao, đặc biệt là lòng bi mẫn được sinh ra thông qua trao đổi 
bản thân với người khác, thì Bồ đề tâm sẽ phát sinh tự nhiên. Sức mạnh của 
Bồ đề tâm phụ thuộc hoản toản vào sức mạnh của lòng bi mẫn của chúng ta. 


Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói rằng: 


“Cái tâm giác ngộ quý báu, ấp ủ nhiều chúng sinh hơn chính mình, là trụ 
cột của thực hành Bồ tát, con đường của bánh xe pháp vĩ đại. Không có trí 
huệ nào mạnh hơn Bồ đề tâm, không có trí tuệ nào mạnh mẽ hơn Bồ đề tâm, 
không có tâm trí nào hân hoan hơn Bồ đề tâm, do đó, nó vô cùng quý giá.” 


Trong tất cả các chứng ngộ Pháp, Bồ đề tâm là tối cao. Cái tâm bi mẫn sâu 
sắc này là nên tảng để trở thành Bồ tát. Phát triển tâm Bồ đề giúp chúng ta 
hoàn thiện tất cả phâm chất tốt đẹp, giải quyết mọi vấn đề, hoàn thành tất cả 
mong muốn, và phát triển năng lực đề giúp đỡ người khác một cách thích hợp 
với nhiều lợi ích thực tiễn. 


c2 


Bồ đề tâm là bạn tốt nhất mà chúng ta có thê có và là phẩm chất cao nhất mà 
chúng ta có thê phát triển. Chúng ta thường yêu quý ai đó khi họ tử tế với 
người thân của mình, chăm sóc cha mẹ mình... nhưng đáng khen ngợi hơn tất 
cả là một người đã công hiến toàn bộ cuộc đời nhằm xoa dịu những đau khổ 
của chúng sinh! 


Bồ đề tâm đã trở thành một phần thiết yếu của thực hành Đại Thừa và là một 
điều kiện tiên quyết đề đạt giác ngộ. Thông qua Bồ đề tâm, khát vọng đạt được 
giác ngộ vượt qua những lợi ích hạn hẹp của bản thân và bao trùm tất cả chúng 
sinh trong lòng từ bị vĩ đại. 


Bồ Đề Tâm Tương Đối Và Tuyệt Đối 


Phật giáo Tây Tạng phân chia Bồ đề tâm thành hai loại, tương đối và tuyệt 
đối. Bồ đề tâm tuyệt đối là cái nhìn sâu sắc trực tiếp vào thực tại, sự soi sáng 
tinh khiết, hoặc sự khai sáng. Đây là tâm của những bậc Thánh đã giác ngộ. 
Bồ đề tâm tương đối là ước muốn đạt được giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng 
sinh. 


Bồ đề tâm tương đối được chia thành hai loại: 


Bồ đề tâm khát vọng: Mong muốn theo đuôi con đường Bồ tát, vượt qua 
mọi phiền não, cảm xúc tiêu cực để giác ngộ và giúp đỡ người khác. 


Bồ đề tâm hành động: Hoàn toàn nhận thức rõ ràng và tham gia vào các 
hoạt động thực tiên đê duy trì mục tiêu giải thoát chúng sinh khỏi đau khô. 


Cuối cùng, tất cả các hình thức của Bồ đề tâm là hướng từ bi đến chúng sinh, 
dân dăắt chúng sinh đên sự khôn ngoan của Bát Nhã, băng cách giải thoát họ 
ra khỏi sự kìm kẹp của chính mình. 


“Tại thời điểm này, chúng fa có thể hỏi tại sao Bồ đề tâm lại có sức mạnh 
như vậy? “, Pema Chodron viết trong cuốn No Tìme to Lose. “Có lẽ câu trả 
lời đơn giản nhất là nó đưa chúng ta ra khỏi chấp trước và cho chúng ta cơ 
hội để lại sửa lại những thỏi quen tiêu cực. Hơn nữa, mọi chướng ngại chúng 
ta gặp phải đều trở thành cơ hội để phát triển sự can đảm vĩ đại của trải tim 
Bồ đề.” 


Nuôi Dưỡng Tâm Bồ Đề 


228 


Một số người cho rằng, bản chất căn bản của tâm là sự soi sáng tinh khiết, và 
một tâm thanh tịnh là sự chứng ngộ Phật quả. 


Áp dụng cho Bồ đề tâm, chúng ta có thể suy luận rằng, tâm giác ngộ không 
chỉ là một ý định, phương pháp hay ý tưởng để làm lợi cho › người khác, mà 
còn là cảm giác hoặc động lực sâu sắc để thấm nhuằn thực tiễn. Vì vậy, Bồ đề 
tâm phải được nuôi dưỡng từ bên trong. 


Trong Phật giáo, có nhiều cấp độ để phát triển tâm. Bồ đề. Các trường phái 
Phật giáo khác nhau có những hiểu biết khác nhau về số lượng các cấp. 


I.Cấp độ thứ nhất là một cá nhân tìm kiếm lợi ích cho riêng họ trong cuộc 
sông, nhưng cũng nhận ra rằng nếu họ phục vụ những người khác xung quanh, 
họ cũng sẽ thành công. 

2.Cấp độ thứ hai là một cá nhân hành động phục vụ người khác, thừa nhận 
rằng bản thân họ cũng được hưởng lợi. 

3.Cấp độ thứ ba là một cá nhân lãnh đạo và phục vụ những người khác hết 
lòng với sự quan tâm tối đa cho sự an toàn và hạnh phúc của người khác, hơn 
là của riêng họ. 


Có rất nhiều hướng dẫn về việc nuôi dưỡng tâm Bồ đề, các trường phái khác 
nhau của Đại Thừa tiêp cận nó băng nhiêu cách khác nhau. Băng cách này hay 
cách khác, Bô đề tâm tự nhiên xuât phát thông qua các thực hành chân thành. 


Người ta nói rằng, con đường Bồ tát bắt đầu khi khát vọng chân thành giải 
phóng tât cả chúng sinh xuât hiện (bodhicittopada), từ đó nảy sinh tư tưởng 
đánh thức. Một loại trải nghiệm chuyên đôi dân tới một quan điêm thay đôi 
thê giới. 


Bồ đề tâm cũng được đánh đồng, một phần, với lòng từ bị - khả năng của 
chúng ta về việc cảm nhận nỗi đau của người khác. Nếu chúng ta không nhận 
ra nó, chúng ta liên tục tự bảo vệ mình khỏi đau khổ này bởi vì nó làm chúng 
ta sợ hãi. 


Chúng ta đặt bức tường bảo vệ được tạo thành từ các ý kiến, thành kiến và 
chiến lược, các rào cản được xây dựng trên một nỗi sợ hãi sâu sắc. Bức tường 
này được củng có thêm bởi những cảm xúc tiêu cực như: tức giận, ái dục, thờ 
ơ, phen tỊ và kiêu ngạo. 


220 


Nhưng may mắn thay cho chúng ta, bản chất bẩm sinh của con người là yêu 
thương. Giống như những vết nứt trên bức tường mà chúng ta dựng lên. Đó 
là một sự mở ra tự nhiên trong những rào cản mà chúng ta tạo ra khi sợ hãi. 
Với thực hành nuôi dưỡng tâm Bồ đề, chúng ta sẽ biết cách làm cho vết nứt 
đó lớn hơn. Chúng ta có thể học cách năm lấy những khoảnh khắc dễ bị tổn 
thương để đánh thức Bỏ đề tâm. 


Ngay cả kẻ giêt người man rợ nhất cũng có “điểm mêm ` trong tâm hôn, 
một kho bảu quý giả năm sâu thăm bên trong môi người, vân đề là chúng ta 
có nhận ra và biết cách đánh thức nó hay không! 


Đức Phật nói rằng, chúng ta không bao giờ tách rời khỏi sự giác ngộ. Ngay cả 
vào những thời điêm khó khăn nhât, chúng ta không bao giờ xa lánh khỏi trạng 
thái thức tỉnh. Đây là một sự khăng định mang tính cách mạng. 


Ngay cả những người bình thường như chúng ta với sự ngơ ngắc và bối rối về 
cái trí giác ngộ được gọi là Bồ đề tâm. Sự cởi mở và âm áp của Bồ đề tâm 
luôn tôn tại trong chúng ta. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy bối rồi và vô vọng, 
Bồ đề tâm, như bầu trời mở, luôn ở đây, không bị che khuất bởi những đám 
mây. 


Vì chúng ta rất quen thuộc với những đám mây, tất nhiên, chúng ta có thể thấy 
lời dạy của đức Phật là khó tin. Tuy nhiên, sự thật là trong lúc chịu đau khô, 
trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng ta có thể liên lạc với tâm Bồ đề. 
Nó luôn luôn ở đó, trong đau đớn cũng như trong niềm vui. 
(Theo thoughtco.com - Kiến Thức) 
-—-0O0--- 

Phiền Não - là một tên chung để chỉ tất cả những sự ham muốn, say đắm, lo 
lắng, buồn phiền, lầm lạc, xao xuyên, bất an, sợ hãi, khổ sở... của chúng sinh. 
Theo đạo Phật thì tất cả các sự phiền não này đều bắt nguồn từ tam độc là 
tham, sân và si. Trên thực tế, hầu như ngày nào, người Phật tử cũng nghe nhắc 
đến ba chữ này. 


Tham hay tham dục là ham muốn thái quá, muốn vơ về cho mình thật nhiều 
tiền tài, danh vọng, sắc đẹp..., dù đã có nhiều rồi vẫn chưa hải lòng, cho nên 
có câu “Lòng tham không đáy”. Từ cái tham này, nảy ra bao nhiêu nghiệp ác, 
điều này chúng ta có thê hiểu đễ dàng, trong đời sống hàng ngày có rất nhiều 
thí dụ để chứng minh. 


230 


Sân hay sân hận là giận dữ, bực bội, cáu kỉnh, oán thù... Từ cái sân này chúng 
sinh gây ra các tội ác. Căm giận đến mức chỉ mong hại người nảy, giết kẻ 
khác, dù chưa làm được, cũng sẽ gây ra ác nghiệp về ý. Bực tức quá không 
nhịn được. chửi rủa người khác, dùng lời thô tục, sẽ gây ra ác nghiệp vê khẩu. 
Oán thù đến độ mắt hết tự chủ cầm đao đâm người, câm súng bắn người hoặc 
sai người khác làm việc đó, sẽ gây ra ác nghiệp về thân. 


Si hay s¡ mê là cái độc thứ ba. Š¡ còn gọi là vô minh hay tả kiến. Đó là sự mê 
muội, không sáng suốt, không nhìn thấy đường chánh, sa vào đường tà. Vô 
minh là nguôn gôc của thập nhị nhân duyên, nguồn gốc của sinh tử luân hồi. 
Ngay cả những người tu, dù đã phát tâm cầu đạo bồ đề cũng luôn luôn phải 
học hỏi để tránh vô minh, tránh si mê, thí dụ như đã tu Phật mà lại mê sự bỏ 
lý, hoặc mê lý bỏ sự, nghi ngờ chánh pháp, cũng là sa1 vậy. 


Đó là nói về tam độc. Trong kinh sách, còn nói nhiều đến phiền não. Thí dụ 
như “tứ phiền não” gồm có ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, hay “lục đại 
phiền não” gồm có: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến hay “thập phiền não” 
gôm có: tham, sân, si, mạn, nghĩ, ngã kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới 
câm thủ. 


Tóm lại, phiền não là cái gốc làm cho chúng sinh gây nên tội lỗi, gây nên ác 
nghiệp và vì thế cứ trôi lăn mãi trong vòng luân hồi sinh tử và chịu đựng 
những hậu quả xấu xa trong các kiếp tới. Do đó, một trong bốn nguyện lớn 
của con Phật là phải đứt phiền não. 


Bodh gaya — pleasant grove = Bồ đề đạo tràng - Trong kinh Đức Phật dạy: 


“Này các Tỳ Kheo, sau khi ta diệt độ, tất cả Thiện nam, Tin nữ, người mà có 
lòng tin nơi Phật pháp nên đi đến 4 nơi linh thiêng và ghỉ nhớ rằng đây là 
Lumbimi, nơi Ta Đản sanh, đây là Bodhgaya nơi Ta Thành đạo, đáy là Sarnath 
nơi Ta Chuyên Pháp luân và đây là Kushinagar nơi Ta nhập Niết bàn. ” Và 
Ngài dạy tiếp rằng: "Này các Thầy Tỳ Kheo, sau khi Ta diệt độ, những tân Tỷ 
Kheo đến và hỏi giáo lỷ nên nói với họ về 4 nơi này và khuyên họ hành hương 
đến chổ đó sẽ giúp họ thanh tịnh được các việc làm và nghiệp cũ của họ. 


Qua lời dạy trên của Đức Phật cho thấy được tầm quan trọng của Tứ Thánh 
Tích trong lĩnh vực tỉnh thần đối với khách hành hương. 

Một trong Thánh tích mà Đức Phật đã đề cập ở trên, hiện nay Bodhgaya nơi 
Đức Phật thành đạo là nơi phôn thịnh nhất, khách hành hương đến viếng thăm 
và tu tập nhiều nhất. Và nó được mệnh danh là "cái rồn của vũ trụ" 


231 





BODHGAYA năm trên bờ sông Ni-Liên-Thuyên, nơi đây xưa kia là một ngôi 
làng nhỏ gọi là làng Sambodhi với nhiều rừng rậm. Thái Tử Tất Đạt Đa tu khổ 
hạnh ở đây 6 năm, thân xác và tinh thần gần như đã đi đến sự chết, Ngài đã 
nhận thấy lối tu khổ hạnh này phước báu chỉ được sanh lên cõi trời chưa phải 
là cứu cánh giải thoát cho mình và cho chúng sanh, ngay thời điểm này tình 
thương về sự khổ của chúng sanh được hồi phục trong chính bản thân Ngài. 
Từ bỏ lối tu khổ hạnh, Ngài nhặt lấy miếng vải liệm làm y phục và nhận bát 
cháo sữa từ người thiếu nữ Sujata dâng cúng, sau đó ngài xuống sông Ni Liên 
Thuyền tắm gội sạch sẽ và thọ dụng thức ăn, sức khoẻ dần bình phục và Ngài 
thong thả đi đến cội cây Bồ Đề trải cỏ và thiền định. Nơi đây chính là nơi của 
sự chứng ngộ. 


Tại nơi này bây giờ có 2 vật quý báu để tôn thờ đó là Cây Bộ Đẻ, và Tháp Bồ 
Đê Đạo Tràng (Mahabodhi Temple). 


Bodhidharma - the legendary 5#-century Indian monk who brought Ch”an 
(the Meditation School of Chinese Buddhism) to China. 


Bodhidharma was a Buddhist monk who lived during the 5th or óth century 
CE. He Is traditionally credited as the transmitter of Ch'an (Sanskrit: Dhyana, 
Korean: Seon, Japanese: Zen) to China, and regarded as 1ts first Chinese 
patrlarch. According to Chinese legend, he also began the physIcal training of 
the Shaolin monks that led to the creation of Shaolinquan. 


Bodhidharma (470 - 534) 


A special transmission outside the sSCFIDfureS; 


232 


No dependen! upon words and lefters; 
Diưrect poimting aI the mìnd; 
Seeing into one s nafure and the attainment oƒ Buddhahood. 


In the early year of the sixth century CE, a solitary Indian monk, who was fo 
set in motlon extraordinary changes in the Buddhist world, landed on the 
southern shores of China. This traveling monk was Bodhidharma, later 
recognized as the twenty eight Indian patriarch of Zen and the first in China. 


'What kind of spiritual world dịd Bodhidharma find in China? During the five 
hundred years that preceded his arrival, Buddhism had made an enormous 
Iimpact on Chinese lie. By the sixth century, a thousand years after 
Shakyamumi Buddha, China had hundreds of Buddhist temples, a monastic 
populatlon of many thousands, and fervent lay devotees ranging from the 
Emperor down to humble peasanfs. 


Though 1s profound meditative practices and complex metaphysics were 
beyond all but a few rate practitioners, Mahayana Buddhism offered more 
humble ways of gradual spIritual advancement. Aware of the strenuous effort 
needed to take progress toward Enlightenment, many people followed a more 
practical path. They believed that generoslty toward monks and nuns, 
endowing new temples and monasterles, copying scriptures, and leading a 
moral life would generate sufficlent merit, as they termed positIve karma, for 
them to achieve a happy and favorable rebirth. Others were atfracted to the 
popular Pure Land school of BuddhIsm, in which recollecting the Image and 
name of a Buddha ensured rebrrth in a specIal paradise where conditlons were 
right for the final Journey to Enlightenment. AII in all, Buddhism had become 
quite setfled and comfortable in China. But this reassuring style of Buddhist 
practice was rudely awakened by the Zen school founded by Bodhidharma. 


After reaching China as a middle-aged man in 520, Bodhidharma traveled 
around the country, eventually making his way north and settling at the 
Shaolin Monastery on mount Song 1n the kingedom of Wel around 527. Here 
he passed nine years 1n intense silent meditation, 1t 1s said, until students of 
the right caliber turned up. Eventually, a handful of such people — 1ncluding 
the future second patriarch, Huike — arrived and became Bodhidharma”s 
disciples. HuIke must have been his most outstanding student, and 1t was to 
him that Bodhidharma passed the spiritual lineage of Zen with the visible 
I1nsipnia of the status, the bowl and robe. It 1s probably that Bodhidharma 
remained at Shaolin Monastery until his death some years later. 


Thôn 


So what were Bodhidharma”s most Important teachings? According to a short 
work atfributed to him, the Two Ways of Entrance, the path to Enliphtenment 
has two approaches: entry throuph practice and entry through meditation. 


Even though practIice 1s a simple program of emotlonal and 1ntellectual 
development to be cultivated In daily life, especially during those times when 
we are not engaged In formal meditation. Four aspects are 1nvolved: patient 
accepftance, equanimity, determination, and Insight — posifive qualities that are 
exfolled in many Mahayana Buddhist scriptures. 


PaH—iemf accepfance means that we are able to endure any 1lls that befall us and 
accept wIthout rancor the rIgors of the path and 1ts implicatlons for our lIives. 
Patience 1s particularly useful in overcoming anger. According to the Buddha, 
anger 1s the most destructive of all negative emotIions. One moment of anger 
1s like a spark that wIll consume a vast heap of øgoodness accumulated over 
countless lifetimes. Difficult though 1t may be, we should train ourselves to 
endure patlently whatever others do to us, without resentment. It helps to 
remember that we created the cause for whatever happens to us through the 
dynamics of our karmic actlons In the past. Patient acceptance also 1mplies 
that we avoid giving ourselves over to feelings of fatigue and despalr because 
Of difficultiles we encounter on the path. In other words, we should be patient 
with ourselves as well as with others. 
(Zen Master Class by Stephen Hodge) 


-2 WEEEPKSSWE: 





"Bồ-đèề-đạt-ma, 9 năm diện bích, prmt by TsuklIoka Yoshitoshi, 1887 


234 


CỬA THIÊN HÉ NỞ - Thượng tọa Thích Thông Phương 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma (Tâm Thái) 


Nói đến Thiền tông thì trước hết phải nói đến Tô Bồ Đề Đạt Ma vì Tô là người 
đã tạo cho Thiền tông thành một tông phái quan trọng của Phật giáo, mặc dầu 
Thiền tông đã được truyền từ đức Phật Thích Ca cho Tổ Ca Diếp tại hội Linh 
Sơn. Từ Tô Ca Diếp, tức Sơ Tổ, Thiền tông được nối tiếp truyền tại Ân Độ 
cho đến Tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Điểm đặc biệt là Tổ Bồ Đề Đạt Ma lại 
rời Ân Độ mà qua Trung Hoa rồi tạo lập ra một tông. phải mà sau này trở nên 
riêng biệt trong 10 tông của Phật giáo. Từ đó mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma thường 
được gọi là Sơ Tổ Thiền tông tại Trung Hoa. Nghi thức truyền pháp là trao y 
và bát cho đệ tử nối pháp, chỉ tiếp tục cho tới Lục Tổ Huệ Năng (638-713) thì 
ngưng, theo lời sắm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nhưng lý do chính là tới lúc đó, 
sỐ người đắc đạo đã nhiều nên việc lựa chọn một người đệ tử đỀ trao y bát sẽ 
gây chia rẽ và va chạm nên tốt hơn hết là không chỉ định một đệ tử chánh thức 
nối pháp. 


Cuộc đời Tổ Bồ Đề Đạt Ma (?-529) 


Tổ Bỏ Đề Đạt Ma (Tiếng Phạn: Bodhidharma, Nhật: Bodai Daruma) sanh tại 
Kanchi, Nam Ấn Độ con vua Hương Chí (Simhavarman?). Ngài là đệ tử của 
tổ Bát Nhã Đa La (Phạn: Prajnatara) và được sư phụ dặn dò sau này sang 
Trung Hoa truyền pháp. Ngài rời Ân Độ bằng thuyền và sau gần ba năm mới 
tới Quảng Châu khoảng năm 520. Vua Lương Võ Đề có mời ngài tới gặp, sau 
câu chuyện trao đổi, tuy thấy nhà vua là người có lòng với đạo Phật nhưng 
ngài thấy không hợp căn cơ nên rời tới chùa Thiếu Lâm ở Trung Sơn. Ngài 
dừng nơi HỘ: suốt 9 năm ngồi xây mặt vào tường nên được gọi là "Bích quán 
Bà la môn" (thầy Bà la môn ngồi nhìn tường). Sau đó có vị tăng Thần Quang 
(487-593) được ngài thâu nhận làm đệ tử truyền pháp. Ngài Thần Quang được 
đổi tên là Huệ Khả và trở nên vị tổ thứ hai tại Trung Hoa. Ở Trung Hoa được 
chín năm, tô Bồ Đề Đạt Ma trao áo ca sa và bát báu cùng bốn quyên của bộ 
kinh Lăng Già cho tổ Huệ Khả. Sau đó Tổ viên tịch vào năm 529, (có tài liệu 
ghi là năm 532), nhục thân của ngài được nhập tháp tại chùa Định Lâm, núi 
Hùng Nhĩ, Trung Hoa. (trích: Tổ Thiền tông) Có tài liệu ghi Tổ sống lâu trên 
150 tuôi. 


Nền móng Thiền tông 


560) 


Mấy trăm năm trước khi Tô Bồ Đề Đạt Ma tới Trung Hoa thì Phật giáo đã du 

nhập ở đó rồi. Trong khoảng thời gian 384-413, vị tăng Ấn Độ Cưu Ma La 
Thập (Phạn: Kumara] iva) đã dịch nhiều kinh điện ra tiếng Trung Hoa và giúp 
ích nhiều cho việc hoằng dương Phật pháp. Việc tu hành lúc đó là thường tụng 
các kinh điển Đại thừa và áp dụng đời sống tăng đoàn theo lẻ lối Ấn Độ. 
Nhưng ở xã hội Trung Hoa lúc đó thì ảnh hưởng của đạo Lão và đạo Không 
rất thịnh hành, họ có tinh thần thực tế, cụ thê, thực dụng nên họ muốn tìm 
trong đạo Phật những gì cụ thê hợp với nếp sông trong xã hội. Cho nên khi Tổ 
đem Thiền tông đến Trung Hoa, với một tông chỉ mới mẻ, thì ảnh hưởng của 
Phật giáo trở nên rất mạnh và thịnh hành trong dân chúng. Từ tổ Bồ Đề Đạt 
Ma cho đến thời Lục tổ Huệ Năng, tức khoảng gần 200 năm, Thiền tông từ 
hạt giỗng do Tổ gieo trồng đã thực sự nảy mầm và trồ thành cây tốt tươi. Kê 
từ sau Lục tô thì Thiền tông đã đem lại những ảnh hưởng lớn lao, sâu rộng 
cho xã hội Trung Hoa, và sau đó là Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Như vậy 
công lao của tổ Bồ Đề Đạt Ma, người đã thực sự khởi đầu đặt nền móng cho 
Thiên tông, có thê nói là vĩ đại và đáng kính phục. 


Đường lối tu hành 


Ý chỉ của Tổ về pháp tu của Thiền tông được thâu gọn trong bốn câu kệ : 

" Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền, Trực chỉ nhân tâm, Kiến tánh thành 
Phật. " (Chăng lập văn tự, Truyền ngoài giáo lý, Chỉ thắng tâm người, Thấy 
tánh thành Phật). Bốn câu đó trình bầy đường lỗi tu hành của Thiền tông khác 
hăn với các pháp tu khác trong đạo Phật. 


Hai câu đầu: "Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền" là hai câu mà đức Phật 
truyền cho tô Ca Diếp trong hội Linh Sơn. Mới đọc qua hai câu đó chúng ta 
có cảm tưởng như đức Phật mật truyền cho tô Ca Diếp một pháp nào mà không 
dùng tới văn tự và ở ngoài các kinh điển. Nếu đọc bài kệ của đức Phật khi 
truyền pháp cho tổ Ca Diếp thì chúng ta hiểu rõ hơn, hai câu đầu bài kệ là: 
"Pháp bốn pháp vô pháp, Vô pháp pháp diệc pháp." Câu khó hiểu đó được 
John Blofeld lược dịch trong cuốn "Hoàng Bá ngữ lục" là: "Giáo lý căn bản 
của Phật pháp là không có pháp nào hết, nên cái pháp 'không có pháp nào hết 
chính là Phật pháp". Như vậy tới chỗ cứu cánh là chỉ có pháp "không có pháp 
nào hết", vậy thì văn tự nào có thể diễn tả được pháp đó, như vậy pháp đó 
cũng phải nằm ngoài giáo lý vì giáo lý cũng là văn tự. 

Hai câu "Bất lập văn tự, Giáo ngoại biệt truyền" đã chỉ tới chỗ cứu cánh của 
đạo Phật. Như trong kinh Duy Ma Cật, khi Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi ông 
Duy Ma Cật thế nào là Bồ tát vào pháp môn Không hai (Bất Nhị). "Ông Duy 


236 


Ma Cật im lặng không nói. Ngài Văn Thù Sư Lợi khen rằng: Hay thay! Hay 
thay! Cho đến không có văn tự, ngữ ngôn đó mới thật là vào pháp môn không 
hai." Tổ cũng đã nhận ra là tới chỗ cứu cánh thì không còn văn tự, ngôn ngữ 
nào, tức là kê cả kinh điển, có thể dùng đề tỏ bầy được. 


Còn hai câu "Trực chỉ nhân tâm, Kiến tánh thành Phật" nói lên đường lối tu 
độc đáo của Thiền tông. Thiền tông "chỉ thăng", tức là chỉ ngay cái ở trước 
mắt người tu, và ngay hiện tại, chứ không dùng những lời giảng, phương tiện 
huyền bí, tượng trưng, bóng bẩy, xa vời. Chỉ thăng cái gì? đó là chỉ thăng ngay 
cái tâm của người tu hành. Hiểu được cái tâm đó cũng là hiểu được bản tánh 
của tâm mình cùng vạn vật. Người nảo "thấy tánh" thì sẽ thành Phật, tức người 
giác ngộ. Tô nói rất giản dị :"Nếu thấy tánh tức là Phật, không thấy tánh tức 
là chúng sanh". Giữa Phật và chúng sinh, hoặc nói rõ hơn là giữa người giác 
ngộ và người si mê, chỉ khác nhau có điểm căn bản đó thôi. 


Mục đích tu hành của Thiền tông thật là giản dị, nhưng không dễ dàng. Nhiều 
người nghe như vậy liền vội vã giở kinh, luận, ngữ lục, sách vở ra tìm kiếm 
định nghĩa thế nào là "tánh" đề thao thao giảng nghĩa. Công việc đó sẽ chẳng 
mang lại kết quả gì, vì còn trụ, chấp vào văn tự, lời nói, lý luận mà hy vọng 
tìm thấy "tánh" thì chăng bao giờ được. Vậy muốn tu theo Thiền tông thì 
phương pháp tu như thế nào. Tập "Sáu cửa vào động Thiếu Thất" (Thiếu Thất 
Lục Môn) của Tổ để lại đã chỉ ra pháp tu hành của Thiền tông. 


Sáu cửa vào động Thiếu Thất 


Sáu cửa vào động, tức là sáu pháp môn tu hành đề đạt được đạo quả. Sáu pháp 
môn đó là: (1) Tâm kinh tụng, (2) Phá tướng luận, (3) Nhị chủng nhập, (4) An 
tâm pháp, (S5) Ngộ tánh luận và (6) Huyết mạch luận. Muốn vào được động 
Thiếu Thất thì có thể vào băng cửa nào cũng được, không nhất thiết phải qua 
cả sáu cửa. Tu theo bất cứ một pháp môn nào cũng đạt Đạo, không nhất thiết 
phải tu cả sáu pháp môn. 


(1) Tâm kinh tụng. Tô nhắc lại từng câu trong Bát Nhã Tâm Kinh, sau mỗi câu 
đều có những câu giảng. Đại ý cũng là phát triển về tâm của tông Bát Nhã. Tô 
chỉ rõ tướng "không" của muôn pháp để chúng ta hiểu được cái thê "Như lai 
không tướng", vốn thanh tịnh, chẳng phải có/không, chắng sạch/nhơ, chẳng 
tăng/piảm, một khi giác được điều đó thì "chợt rõ bỏ ý tu, thênh thang vượt 
pháp giới, tự tại hết lo âu". Tổ còn căn dặn "chấp có đâu thực có, theo không 
lại lạc không”, vì Tổ biết rõ chúng ta thường chấp chặt vào hoặc "có" hoặc 
"không". 


52W) 


(2) Phá tướng luận. Phần này gồm những câu hỏi và đáp. 

"Hỏi: Nếu có người chỉ câu Phật đạo thì phải tu pháp gì thật là tỉnh yếu (đơn 
giản và thiết yếu). 

Đáp: Chỉ 'quán tâm'. Đó là một pháp tổng nhiếp hết các pháp cho nên rất là 
tỉnh yếu. 

Hỏi: Sao nói một pháp hay nhiếp tất cả các pháp? 

Đáp: Tâm là cội nguồn của muôn pháp. Tất cả các pháp chỉ do tâm mà sinh 


" 


ra. 


Người hỏi vẫn thắc mắc là tại sao chỉ 'quán tâm' là đủ, nên sau đó nêu ra những 
câu hỏi như: "Sáu đường, ba cõi rộng lớn bao la, nếu chỉ quán tâm thì sao 
thoát được những khổ đau không củng tận?" - "Như lời Phật dạy: 'Ta đã trải 
qua ba đại a tăng kỳ kiếp, chịu vô số khổ nhọc mới thành được Phật đạo', sao 
nay nói chỉ quán tâm thì chế được ba độc là giải thoát?" - "Các đại Bồ tát nhờ 
giữ ba giới tu tịnh, thực hành lục độ, mới thành Phật đạo. Sao nay nói người 
học chỉ cần quán tâm, chắng tu giới hạnh thì thành Phật thế nào được? " - 
"Như lời kinh nói, 'dốc lòng niệm Phật chắc được vãng sanh qua cõi Tịnh độ 
Phương tây, chỉ cần theo một cửa ấy tức được thành Phật, sao còn nói quán 
tâm để cầu giải thoát là gì?". Đó cũng là những thắc mắc mà những người 
không hiểu Thiền tông thường đặt ra vì thấy pháp tu này khác với những pháp 
tu của các tông khác trong đạo Phật. 


Mỗi câu hỏi đều được Tổ giải đáp rõ ràng nên cũng giúp cho những người tu 
Thiền hiểu hơn. Tổ nói rõ , nếu muốn. đạt tới cứu cánh thì phải. thấy được tâm 
là Phật, và muốn thấy được tâm thì cần phải bỏ những chấp về tướng. Tắt cả 
những câu hỏi trên cho thấy đều vì chấp tướng, hướng ngoại, quên tâm nên 
không thê thấy được tâm. Tổ không nói những pháp tu theo chấp tướng là sai, 
nhưng Tổ thấy rõ những pháp tu đó chỉ là phương tiện thôi. 


(3) Nhị chủng nhập. Phần này chỉ pháp tu hành một cách cụ thể: 

"Phàm vào đạo có nhiều đường, nhưng nói cho cùng thì không ngoài hai 
đường là: lý nhập hay hạnh nhập." 

"Lý nhập là mượn 'giáo' để ngộ 'tông', tin sâu rằng tất cả sinh linh đều chung 
đồng một chân tánh, chỉ vì khách trần bên ngoài và vọng tưởng bên trong che 
lấp nên chân tánh không hiển lộ được." 

“Hạnh nhập là nói về bốn hạnh, ngoài ra các hạnh khác đều bao gồm trong 
ây. 

Bốn hạnh là: (a) báo oán hạnh, (b) tùy duyên hạnh, (c) vô sở cầu hạnh và (d) 
xứng pháp hạnh". Báo oán hạnh là khi gặp cảnh khổ thì hiểu là vì trước có 
gây ra nghiệp dữ nên nay nhẫn nhục chịu. Tùy duyên hạnh là hiểu nay được 


238 


quả báo tốt cũng là do nhân lành thủa trước, mọi khổ vui đều do nhân duyên 
sanh, nhưng tâm người không vì vậy mà được thêm hoặc bớt mất gì. Vô sở 
cầu hạnh là hiểu muôn vật đều là không, nên không cầu mong gì mới thực là 
đạo hạnh. Xứng pháp hạnh là bậc trí tin hiểu "pháp" chính là cái lý thanh tịnh 
của tự tánh, tức cái thể tánh thanh tịnh của mình, nên vẫn tùy xứng theo pháp 
mà hành nhưng không có chấp. 


(4) An tâm pháp. Sau đầy là vài đoạn trích: 

"Khi mê, người đuôi theo pháp. Lúc tỉnh, pháp đuôi theo người." 

"Tự trên 'sự' vươn lên mà tỏ suốt, đó là hàng khí lực mạnh. Theo chữ nghĩa 
mà thông rõ, đó là người khí lực kém." 

"Hỏi: Các pháp đã là không thì dựa vào gì mà tu đạo? - Đáp: Nếu có dựa vào 
gì thì cần tu đạo. Nếu không có gì đề dựa, tức chăng cần tu đạo." 

"Chăng thấy øì hết, gọi là thấy đạo. Chăng làm øì hết, gọi là hành đạo." 


(5) Ngộ tánh luận. 

Phần này chỉ về điểm quan trọng trong khi tu hành là phân biệt được giữa mê 
và ngộ, và tu hành sao đề ngộ. Cũng nên lưu ý là có ý kiến cho rằng phần này 
nói về làm sao ngộ được bản tánh của chính mình. 

"Phàm đem tâm cầu pháp, ấy là mê. Chẳng đem tâm cầu pháp, ấy là ngộ." 

"Khi mê thì có bờ bên này, khi ngộ thì không bờ bên này. 

Tại sao vậy? Vì kẻ phàm phu mỗi mỗi đều có xu hướng trụ ở bên nảy. Vì giác 
được phép tối thượng thừa thì tâm chắng trụ bên này cũng chăng trụ bên kia, 
nên lìa được cả hai bờ bên này và bên kia vậy." 

"Phàm mê là mê ở ngộ. Còn ngộ là ngộ nơi mêề. Không có mê ngộ mới gọi là 
chánh giác, chánh kiến." 

"Khi mê thì sáu thức, năm ấm đều là pháp phiền não, sanh tử. Khi ngộ thì sáu 
thức, năm ấm đều là pháp niết bàn, không sanh tử." 

"Khi mê thì có Phật, có pháp. Khi ngộ rồi thì không Phật, không pháp. Tại 
sao vậy? Vì ngộ tức là Phật pháp." 


(6) Huyết mạch luận. 
Phần này chỉ rõ nếu không thấy tánh thì việc tu hành sẽ không thể đưa đến 
chỗ đạt đạo được. 
"Nếu muốn tìm Phật hãy cần thấy tánh. Tánh tức là Phật. Nếu chẳng thấy 
tánh thì chay lạt, giữ giới đều vô ích cả." 
" Nếu không thấy tánh thì dầu giỏi nói mười hai bộ kinh, vẫn là ma nói." 
"Chúng sanh điên đảo không biết tự tâm là Phật, cứ hướng ngoải mà gìn giữ, 
cầu cạnh, suốt ngày lăng xăng niệm Phật, lạy Phật." 

(Trích: "Sáu cửa vào động Thiếu Thất") 


70 


Bodhisattva - an enlightened - Bồ Tát = Being who possesses the compass- 
ionate motivation of bodhicitta (bồ đề tâm), and devotes their 
life towards the achievement of enlightenment for the sake of 
all beings by practicing the six perfections of ø1ving, ethics, 
patlence, enthusiastic effort, mental stabilization and wIsdom. 


e_ Bodhi: wisdom that understand the ultimate nature of realIty 
Bô tát là bậc tự giác, giác tha 
® Saftva: person motfivated by universal compassion 


Bodhisaf£va — a compasslonate WarrIor, 1s someone who has aroused the 
wIsh fo attain enlightenment for the benefit of all beings, and 
does everything possIble to bring others to that state of 
enlightenment, free of suffering... 


Bồ Tát - là lỗi viết tắt của Bồ-đề-tát-đoả (SKT. bodhisattva), cách phiên âm 
tiếng Phạn bodhisattva sang Hán-Việt, dịch ý là Giác hữu tình, hoặc Đại sĩ. 
Trong Phật giáo Đại thừa, Bồ Tát là một hành giả sau khi hành trì các Ba-la- 
mật-đa đã tựu Phật quả, nhưng nguyện không nhập Niết-bàn khi chúng sinh 
chưa giác ngộ. 


BodIce - vạt trên cuả áo dài nữ 
Body And Mind 


In Buddhism, the way to describe the body and mind, 1s to talk about the five 
agsregates. The first aøeregate 1s form, which refers to the physical aspect or 
body of a sentient being, and the next four aøøregates are aspects of the mind. 
All five are: 


1. Form - the body 

2. Feeling or sensafion - th1s refers to the menftal separation of sensatIions 1nto 
pleasant, unpleasant and neutral. 

3. Recognition, discrimination or distinguishing awareness - 1n many WayS 
similar to the discrIiminating 1ntellect. 

4. Primary Consciousness - the Íive sense consclousnesses (smell, touch, 
taste, seeing and hearing) and mental conscIousness 

5. Compostfional Facfors, volfion - these are all other remaining mental 
processes, 1n øeneral "thoughts". 


240 


Another essential distinction 1s made between the different levels of subtlety 
of body and mind. In the tantric teachings of Tibet, distinctions are made 
between: 


Gross Body: our "normail” physical body of muscles, fat, bones etc. 

Gross Mind: our "normal” observed continuation of thoughts and feelings etc. 
Subtle Body: the "energy” within our body as 1t flows 1n our energy channels, 
similar to theIr description 1n Chinese acupuncture or Indian yoga. 

Subtle Mind: the state of mind that we are normally unaware of, and which 
becomes noticeable during deep meditation. Thịs 1s not really identical to our 
Western concept of sub-conscIousness, although some aspects may overlap. 
It may be more similar to 1ntuition and inner wisdom. 


Most Subtle Body / Mind: this 1s the most essential and subtle part of a sentient 
being. This aspect of ourselves 1s extremely difficult to observe; body and 
mind at this level are inseparable and could be described as Tnental energy'. 
The above levels of mind and body are sometimes compared to goIng to sleep: 


Gross: when awake, we are aware of our øross body and mind. 
Subtle: when we are dreaming, we have a very flexible body and 1deas In our 
mind that we normally do not experience, similar to the subtle body and mind. 


Very subtle: when we are In deep sleep, we are barely aware of both body and 
mind. 


'1 There are those who look on death with a naive, thoughfless cheerfulness, 
thinking that for some unknown reason death will work out all right ƒor 
them, and that tt is nothing to worry about. When I think oƒ them, Ï am 
reminded oƒ what one Tibetan master says: “People offen make the mistake 
0ƒ. being ƒrivolows qbout death and think, “Oh well,. death happens tfo 
everybod}y. If's not d bíg dedal, If*s natwral. Ï'HI be fine.” Thaf”s a nice theory 
unfil one is dyững. ” 
(Sogyal Rinpoche from Death & DyIng) 


---0Ö0--- 
Nhận diện và chuyển hóa Thân — Tâm (Thích Trừng Sỹ) 


Là con người chánh niệm, an lạc, và tỉnh thức, với chánh kiến và chánh tư 
duy, xuyên qua việc tu, học, hiệu, áp dụng, và thực hành Phật pháp vào trong 


241 


đời sông hăng ngày, chúng ta có thê nhận diện và chuyên hóa thân - tâm. Qua 
quá trình nhận diện và chuyên hóa thân - tâm, chúng ta có cơ hội nhìn sâu và 
nhìn rõ mình hơn băng cách quán chiêu chúng một cách chi tiết. 


Nhận diện cái gì và chuyên hóa cái gì? - thân và tâm; ai nhận diện và ai 
chuyên hóa? Chúng ta, tức hành giả, tu, học, thực hành, và ứng dụng Phật 
pháp trong từng ý nghĩ, cử chỉ, lời nói, và việc làm chánh niệm và tỉnh giác, 
vững chãi và thảnh thơi vào trong đời sống hằng ngày. 


Thân và tâm là chủ đề chính của bài thảo luận hoặc bài pháp thoại này. 
Theo giáo lý duyên khởi (Skt. Pratityasamutpada/ Pali Paticcasamuppada) 
của đạo Phật, con người bao gôm hai phân then chôt, đó là, thân và tâm. 


Cả hai là một, không bao giờ riêng biệt, chúng tương tức với nhau như 
hình với bóng. Nếu nhân và duyên không có mặt, thì chúng sẽ không bao giờ 
hình thành và sinh khởi. Ngược lại, khi đủ nhân và duyên có mặt, thì chúng 
sẽ có thê hình thành và sinh khởi. 


Thân và tâm là những yếu tố quan trọng trong việc hình thành con người 
hữu ngã (Skt. Atman, Pali Atta), năm uân, hay con người vô ngã (Skt. 
Anatman, Pali Anatta); Ngã là một con người do năm uẩn hình thành. Cũng 
vậy, con người vô ngã có nghĩa là con người duyên sinh, tương thuộc, và 
tương tức đầy đủ với sắc, thọ, tưởng, hành, và thức. 


Vô ngã có nghĩa là không có một uấn nào, một nhân, một duyên nào, hay 
một yếu tô vật lý và tâm lý nào trong ta tồn tại độc lập; vô ngã có nghĩa là uân 
này duyên với uân khác và nhiều uân khác nữa, hoặc vô ngã có nghĩa là con 
người này hoàn toản tương tức với những cái khác và không phải là một chúng 
sinh riêng biệt, v.v... 


Khi học và hiểu được Phật pháp vững chãi, chúng ta biết răng cả con 
người hữu ngã và vô ngã đều sinh, diệt, vô thường, biến hoại, v.v... trong từng 
sát na. Khi nhìn các khía cạnh không hành trì Phật pháp với thân tâm chấp 
thủ, tà niệm, tà kiến, và tà tư duy, thì cả hai hạng người này đều nhận chịu 
những kết quả bất thiện, như sâu, bi, khổ, ưu, não, v.v... 


Ngược lại, khi nhìn các khía cạnh hành trì và ứng dụng Phật pháp thích 


hợp với thân tâm buông xả, chánh niệm, chánh kiên, và chánh tư duy, cả 
những con người hữu ngã và vô ngã đêu có thê gặt hái được những hoa trái 


242 


an vui và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sông hiện tại. Như vậy, 
hai là một, là tât cả, và ngược lại. 


Theo đạo Phật, cả hai hạng người này không bao giờ chấp nhận một cái 
nhân duy nhất, một cái duyên duy nhất, một chủ thể tuyệt đối, hay một linh 
hồn bất biến theo lối suy luận và diễn đạt người nào có tội thì đọa xuống địa 
ngục mãi mãi, hoặc người nảo có phúc thì sinh lên cõi trời mãi mãi. 


Với chánh tín, chánh kiến, và chánh tư duy, đạo Phật chỉ chấp nhận quy 
luật nhân quả, nghiệp báo, đặc biệt là con người chuyên nghiỆp, chuyển ngữ, 
chuyên tâm, và chuyển. thức. Tất cả các nhân, duyên, và các yêu tố khác nhau 
trong con người năm uân không bao giờ tồn tại độc lập và riêng biệt. 


Thật vậy, trong giáo lý tương thuộc, duyên sinh, hình thành, và phát triển, 
ở ngữ cảnh này, chúng ta biết đạo Phật không những chấp nhận con người vô 
ngã, mà còn chấp nhận con người hữu ngã, hay con người năm uấn. 


Nhờ tinh cha, noãn sào, tử cung của mẹ, hương ấm (Gandhabha), hay 
thức tái sinh (Patisandhi), nhờ ăn, uống, ngủ, nghỉ, tu, học, làm việc, không 
khí, ánh sáng, v.v..., nhờ các mối tương quan và tương duyên với nhau của 
năm uâẫn (sắc, thọ, tưởng, hành, và thức), con người hữu ngã hay năm uân 
được hình thành, và chúng ta có thê thấy vị ấy bằng mắt, bằng tâm, và bằng 
xúc chạm. 


Khi nhìn về khía cạnh quán chiếu và tương tức, con người nảy không 
những bao gồm các hạt giống tiêu cực như tham, sân, si, chấp thủ, tà kiến, 
v.v... mà còn bao gồm các hạt giống tích cực như rộng lượng, thương yêu, 
hiểu biết, buông xả, chánh kiến, v.v... 


Nói cách khác, trong bùn có sen, trong sen có bùn; trong tối có sáng, 
trong sáng có tối, hoặc trong đen có trăng, trong trắng có đen. Đứng về mặt tu 
tập và hành trì, ta thấy trong bùn CÓ sen, trong phiền não có giác ngộ (Bodhi), 
trong tối có sáng, trong đen có trắng, v.v... Ngược lại, đứng về mặt không tu 
tập hoặc tu tập lai rai, ta thấy trong sen có bùn, trong hạnh phúc có khô đau, 
trong sáng có tối, trong trắng có đen, v.v... 


Trong bài việt này, bùn, tôi, và đen đêu dụ cho tham, sân, s1, châp thủ, tà 


kiên, vô minh, phiên não, v.v...; sen, sáng, và trăng đêu dụ cho sự rộng lượng, 
thương yêu, hiệu biệt, buông xả, chánh kiên, trí tuệ, giác ngộ, v.v... Như vậy, 


243 


cả hạt giống tiêu cực và tích cực, bùn và sen, tối và sáng, đen và trắng, phiền 
não và Bồ-đề (Bodhi) đều có mặt trong ta hay trong con người năm uẫn. 


Bằng sự học, hiểu, và thực hành Phật pháp chuyên cần, tu là quá trình: 
nhận diện bùn và chuyên hóa bùn thành sen; nhận diện tôi và chuyên hóa tôi 
thành sáng; nhận diện đen và chuyên hóa đen thành trăng; nhận diện tham, 
sân, s1, châp thủ, tà kiên, vô minh, phiên não, V.V..., và chuyên hóa chúng 
thành sự rộng lượng, thương yêu, hiệu biệt, buông xả, chánh kiên, trí tuệ, 
giác ngộ, v.v... Tu là quá trình chúng ta nhận diện phàm phu và chuyên hóa 
phàm phu thành thánh quả... (Thích Trừng Sỹ) 

-=-0Q0--- 
Bog — vũng lây, đâm lây 
Bogøged - bị chùn lại, do dự, lưỡng lự 
Bogsgle — do dự, lưỡng lự 
Bohemian — không chịu theo khuôn phép, tự do phóng túng 
Boilerplate - soạn sẵn 
BoIsterous — hung dữ, dữ dội 
Boldness — táo bạo, cả gan 
Bolster — gối ôm ở đầu giường, tắm lót 
Bonnet — mũ bê-rê của người Tô Cách Lan 
Bovine — ngu như bò, đần độn, ngu đần 
Brackish — hơi mặn, mắn mặn 
Brag — khoe khoan, khoác lác 
Braggart - người khoe khoan, khoát lác 
Brahmacharya (SKT) — ( Sanskrit: “pure conduc£f”) in Buddhism, strictly, the 


practice of sexual chastity; more generally, the term denotes the endeavour by 
monks and nuns as well as lay devotees to live a moral life as a way to end 


244 


suffering and to reach enlipghtenment. Lay followers are asked not to kill any 
living being, not to steal, to avoid Improper sexual Intercourse, not to lie, and 
to avoId 1ntoxIcants. Novices, monks, and nuns must obey these same rules 
(with complete chastity added to the third) as well as refrain from eating after 
noon, avoid all musical and theatrical enJoyments, refrainn from wearing 
Jewelry or cosmetics, sleep only on a very simple bed, and refuse ø1fts of gold 
OFT SIÏV€T. 

1.Brahma, (shortened from brahman), the absolute, eternal, supreme God- 
head. (As opposed to Brahma, the deity in the Hindu triad responsIble for 
CreatIon). 

2.charya, which means "to follow”. This 1s often translated as actIvity, mode 
Of behaviour, a "virtuous” way of HIfe. 


Thăng hoa tình dục - Brahmacharya - (tiếng Anh: sexual sublimation), còn 
được gọi là biên tô tình dục, trong một sô truyên thông tôn giáo, là việc chuyên 
hóa năng lượng tình dục thành sự sáng tạo, do đó tạo điêu kiện cho hành vi 
nhận thức bí ân. 

Trong tâm lý học, thăng hoa là sự chuyên hóa năng lượng tình dục hoặc dục 
tình thành một hành động hoặc tình cảm khác đê làm quên đi thôi thúc tình 
dục. Điều này dựa trên niềm tin rằng, năng lượng tình dục, một chức năng 
sáng tạo của loài người, có thể được dùng để tạo ra một sức sống tinh thần 
hơn là thể xác và khoái cảm. 

Nhóm từ có nghĩa là chuyển hóa năng lượng tình dục thô thành phương tiện 
chuyên chở bản chât tinh thân. Nhiêu trường mô tả năng lượng này là năng 
lượng sông, năng lượng tinh thân prana, oJas, shaktI, tumnmo, hoặc kundalin. 
Brahmanism — member of highest Hindu caste = giai cấp cao nhất Hindu 
Brandish — khua, rung 

Bray - tiếng lừa kêu be-be 

Brazenly — trơ trẽn, trần tráo 


Brethen - the assembly of monks = Tăng chúng 


Brevity — khúc chiết, ngắn gọn 


245 


Brnigand - kẻ cướp 

Bnimstone — lưu huỳnh 

Broach — cây xiên, mũi dao 

Brooch - trâm cài đầu 

Brunt — prineiple force as of an attack = sức mạnh chính, chủ yếu; gánh nặng 
Brute — súc vật, kẻ cục súc, kẻ vũ phu 

Bubonic plague - bệnh dịch hạch 


Buddha - fully enlightened one. The historical Buddha was prince S1ddharta 
Gotama or Buddha Shakyamumi, who lived 1n India 600 BCE. 
A SanskrIt word for someone who has attained the extraordinary 
feat (kỳ công) of “enlightenmentf” or more accurately awakening 
(Bodhn). The Buddha 1s said to have “awoken” to the nature of 
reality — the way thinøgs really are. The dates of his long life are 
much debated, but 1t seemed likely that he died aged eighty 
toward the end of the 5 century BCE... 
e_ Buddha Bodhi: Bồ tát đạo 
e  Buddha realm: Phật giới 


Buddha — What ïs a Buddha? A Buddha 1s someone who has abandoned all 
unwholesome action, all obstructions to knowledge and their remnants. When 
one abandons unwholesome action, an I1mprint remains on the mind which 
acts as an obstruction to knowledøge, Just as when one drops an onion from 
one”s hand, a smell remaIns on 1t. The Buddha has abandoned even the last 
remnants of these obstructions to knowledge. He perceives the reality of all 
phenomena directly and has fully developed compasslon through meditation, 
so he spontaneously works for the welfare of all beings. Qver countless aeons, 
he has accumulated limitless merit through the practice of the perfections of 
øIving, ethics, practice and effort and has meditated with a firmly stabilized 
mind on the antidote to the conceptlion of an Inherenfly exiIstent self- 
emptiness. 


Your nature ïs the Buddha — To find a Buddha, all you have to do 1s see 
your nature. Your nature 1s the Buddha. And the Buddha 1s the person who”s 


246 


free: free of plans, free of cares. If you don”t see your nature and run around 
all day looking somewhere else. You”ll never find a Buddha. The truth 1s, 
thereˆs nothing to find. But to reach such an understanding you need a teacher 
and you necd to struggle to make yourself understand... 


What was the Buddha like? 


The earliest images of the Buddha ¡in the 5" century BCE are from NW India, 
1n the present day Pakistan and Afghanistan, dating back from about 500 years 
after his death. Many are from the Gandhara region, where Greco-Roman 
influences from the time of Alexander the Great resulted 1n the Buddha being 
depiIcted as a moustached semi-European. 


Later, in central India, in the Gupta period (early 3' to 6° century CE), we see 
the sublime depictions of meditating and teaching Buddhas, the exquisite 
symmefrIes of which express the Inner confidence and wisdom assoclated 
with an enlightened conscIousness. 


While we cannot recapture a precIse Idea of the Buddha”s appearance, we do 
gaIn a vivid mentfal pIcture from accounts of his life written 1n Pali hundreds 
Of years after his death. He 1s said to have been a fine, golden skinned prince, 
who, on renounciIng hIs court life and seeking spIritual fulfilment, shaved his 
head, took to wearing yellow robes, and spent his days walking the dusty roads 
Of northern India, carrying a begging bowl. 


As for hIs character, according to the PalIi sutras (scriptures), 1t was not that of 
the conventionally gentle saint. Rather, he was contentious, assertive and 
often Insistent on his own riphtness. He was also enormously charIsmatic, 
radiating the experlence of revelation and making 1t his mission to enable the 
same experlence for others. Although 1lliterate, he 1s belleve to have had an 
ability to talk with ease to anyone — princes, merchants, artisans or fellow 
monastlcs — most probably In an unwriftten language of the time called 
MaghadI...( “The Body, Mind, Spirit Miscellany” tác giả Jane Alexander) 


Meeting The Buddha 


Although no simple account gives us a credible physical descriptlon of 
Gautama, 1t 1s possible to assemble a portralt by scavenging among the 
discourses. It seems he was shaven-headed, well built, of normal height and 
strikingly “handsome, good looking, and ofthe most beautiful complexIon”? 


247 


We hear that he had “golden-coloured skin” and sometimes seemed, literally, 
to shine and glow like the sun. 


Master Gautama, one person exclaimed: “how clear and translucent [your] 
complexion!° Another says:ˆ You have a perfect body, you are shining, well 
proportioned, beautiful to look at... you have very white teeth... clear eyes, a 
round face, you are large, straipht, splendid.` There 1s more than a hint of 
saintly 1conography 1n such comments, and 1t 1s more likely that Gautama”s 
skin was tanned dark by his outdoor life and hardened by the wind and heat. 
Near the end of Gautama”s life, Ananda remarked: “his complexion 1s no 
longer clear and radiant, his limbs are all flaccid and wrinkled and hIs body 1s 
stooped'. 


The most detailed description of Gautama 1n the Discourses 1s much closer to 
Iconosraphy. It 1s placed In the mouth of a young Brahmin called Uttara whose 
guru sent him to observe Gautama and see 1f he conformed to the Image of the 
superman of Brahminical lore. Uttara reported that not only had he seen all 
thirty-two of the distinctive physical characteristics such a person was 
expectcd to display, he had also observed Gautamaˆ”s grace, elegance and 
decorum. Gautama”s “table manners”, for example, were Impeccable: 


“When he recetves rice, he does not railse or lower the bowl, or fIp I† forwards 
or backwards. He recelves nelther too liHle rice, nor too mụch. He adds 
sSauces In the right proportion; he does not exceed the righf† amounf oƒ sauce 
In the mouthƒul. He turns the mouthƒul over two or three times In his mmouth 
and then swallows it, and no rice kernel enters his body unchewed, then he 
takes another mouthƒul.`” 


As Uttara said, “He tastes his food experlencing the taste, though not 
experiencing øreed for the taste. 


The Iconography with which he depicted in Buddhist art 1s based on the thirty 
two marks, which include long ears, webbed fingers and a bump at the crown 
of the head. But In many discourses there 1s no hint that Gautama possessed 
such unusual features, and the people who met him usually noticed nothing 
special about his appearance beyond his alr of calm. One wanderer, with 
whom he happened to share a shelter for the night, remarked that he was 
searching for “Gautama, who went forth from the Shakyan clan”, and noticed 
nothing specIal In his companion that suggested he had found him already. 


248 


The uncertain line between observation and haglography may reflect the 
øradual overlay of relipglous plety upon historical reality; but even 1n the 
earliest texts, Gautama”s followers believe that they encounter more than an 
ordinary human being. The notlon that Gautama”s life recapitulated the 
pattern followed by the previous Buddhas, who dominated the history of the 
unIverse, encouraged his disciples to regards him as the embodiment of a 
timeless archetype whose Awakening was sigmificant for the entire cosmos, 
from the lowest hell to the highest heaven. Every step of his career 1s watched 
over by hosts of divine beings, and the earth 1tself shakes 1n response to the 
principal events of hIs life... 


A Holy Man ïn the World — One day, not long after his Awakening, Gautama 
was walking through the swamplands near the River Mohi when he fell into 
conversation with a herdsman called Dhaniya. Dhaniya told Gautama that he 
had been preparing for the rains. “I*ve cooked my rice and milked my cows. 
My famnily live nearby 1n the well-thatched house and the fire”s been lit. So, I 
say, lef the rain come down!” Gautama replied: “l”m spending the night on 
the riverbank and the only house I have 1s my own body, but I am free of any 
anger or craving. So I also say, lef the rain come down!” Looking askance at 
the wanderer”s rags, Dhaniya remarked, “[l support myself by what I earn 
through honest labor. My sons are all healthy and I never hear a bad word 
about them.” “I serve no one,” Gautama replied. 
“Having found liberation I wander through the world with no need to earn 
anything!” With that, the monsoon broke, drenching the two men... 
(Gautama Buddha — The Life and Teachings of The Awakened One by 
Vishvapam Blomfield) 


The Buddha”s Last Words 


Then the Lord entered the first stage of meditation. And leaving that he 
entered the second, the third, the fourth staøe of meditation. Then leaving the 
fourth stage of meditation, he entered the realm of Infinity of space, then the 
realm of nothIngness, then the realm of neIther 1deation nor non-Ideation and 
leaving that he attained the cessation of 1deation and feeling. 


Then the venerable Ananda said to the venerable Anuruddha: “Venerable 


Anuruddha, the Lord has passed away.” “No, friend Ananda, the Lord has not 
passed away, he has attained the cessation of 1deation and feeling.” 


249 


Then the Lord, leaving the attainment of the cessation of ideation and feeling, 
entered the realm of neiIther Ideation nor non-Ideation, from that he entered 
the realm of nothingness, the realm of Infinity of conscIousness, the realm of 
infinty of space. From the realm of Infinity of space he entered the fourth 
sfage of meditation, from there the third, the second, and the first stage of 
meditation. Leaving the first staøe of meditation, he entered the second, the 
th1rd, the fourth stage of meditation. And, leaving the fourth stage of 
meditation, the Lord finally passed away. 


(Buddhist Teaching 1n India — Johannes Bronkhorst) 


Phật Thích Ca — Thái tử Tất-Đạt-Đa đản sanh vào năm 623 trước TL, tại 
vườn Lâm-Tì-Ni, gần thành Ca-Ti-La-Vệ. Sống trong hoàng cung của phụ 
vương Tịnh-Phạn và mẫu hậu Ma-Da, giữa sự cao sang tột bực, lẽ thường thì 
thái tử hắn là sung sướng lắm, nhưng những cảnh sinh, lão, bệnh, tử và nhiều 
cảnh khổ khác đã làm cho thái tử nghĩ ngợi nhiều về thân phận của con người. 
Năm 29 tuổi, thái tử từ bỏ cung vàng điện ngọc, gia đình vợ con để ra đi tìm 
con đường giải thoát, giải thoát khỏi mọi khô đau, giải thoát khỏi vòng sinh 
tử luân hồi. Sau bao nhiêu vất vả và cố gắng, với ý chí sắt đá, Ngài đã giác 
ngộ vào năm 35 tuổi, giác ngộ nguyên nhân gây ra đau khổ, giác ngộ con 
đường thoát khổ, giác ngộ thực tướng của vạn pháp. Từ đó, Ngài hoằng dương 
đạo pháp không ngưng nghỉ suốt 45 năm và nhập diệt năm 80 tuổi. Năm nhập 
diệt của Ngài được kề là năm một của Phật lịch... 


Các bài nói chuyện của Đức Phật với ông Anathapindika (Cấp Cô Độc) 
đều có ý nghĩa lớn đối với người Phật tử tại gia - Trong một bài thuyết pháp 
về hạnh bồ thí, Đức Phật nói là "sự cúng dường cho Phật và chư Tăng là công 
đức rất lớn, nhưng có công đức hơn nữa là quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng, có công đức hơn 3 quy y là tự mình giữ Š giới, có công đức hơn giữ 5 
giới là quán về lòng từ trong giây phút; nhưng có công đức hơn cả là phát triển 
tầm nhìn trí tuệ thấy được sự vật như thật và hiểu được tánh vô thường của sự 
vật" (Tăng Chị IV, 264 - 265) 


Qua đoạn kinh trên, có thể thấy điều Đức Phật coi trọng hơn cả đối với người 
xuất gia hay tại gia là phát triển trí tuệ, để nhìn thấy sự vật như thật, đúng bản 
chất của chúng là vô thường, vô ngã. Tuy bồ thí, cũng dường cũng là điều 
quan trọng, đối với người tại gia, nhưng tự mình tu tập, thực hành nếp sống 
đạo đức theo 5 giới, nuôi dưỡng lòng từ lại càng quan trọng hơn, nhưng quan 
trọng hơn cả là phát triển trí tuệ, để nhìn được sự vật như thật, nhờ đó mà 
không còn bị tham đắm, nội tâm được giải thoát, tự tại, trí tuệ được trong sáng. 


250 


Bồn niêm vui của Phật tử tại gia 


Đức Phật nói tới bốn niềm vui chính đáng của người Phật tử tại gia, niềm vui 
có của cải, niềm vui được giàu có, niềm vui không có nợ nắn, và niềm vui 
không có gì bị chê trách. 


"Thế nào là niềm vui có của cải? Ở đây, gia chủ có của cải nhờ phân đấu 
tích cực, góp gom được bằng sức của bàn tay, bằng mồ hôi, đúng pháp, và 
tích lũy được một cách đúng pháp, và có ý nghĩ: 'Của cải này là của tôi, có 
được nhờ phấn đấu tích cực tích lũy đúng pháp', cho nên niềm vui và thỏa 
mãn đến với ông ta. Đó là niềm vui có của cải" 


'' Thế nào là niềm vui được giàu có? Ö đây, vị gia chủ được giàu có nhờ phẫn 
đấu tích cực, vui vẻ nhờ giàu có và làm nhiều việc lành. Vì có ý nghĩ 'Nhờ 
ø1àu có mà có thể hưởng thụ sự giàu có và làm các việc lành', cho nên niềm 
vui và sự thỏa mãn đến với ông ta. Đó là niềm vui được giàu có" 


'' Thế nào là niềm vui không có nợ nân? ỞÖ đây. vị gia chủ không có nợ nần, 
lớn hay nhỏ đối với bất cứ một ai. Vì có ý nghĩ 'Tôi không có nợ nần, dù lớn 
hay nhỏ đối với bất cứ một aï', cho nên niềm vui và thỏa mãn đến với ông ta. 
Đó là niềm vui không có nợ nân" 


"'Thế nào là niềm vui không bị chê trách? Ö đây, Vị Thánh đệ tử có niềm 
vui vì các hành động của thân, miệng và ý đều không có gì là đáng chê trách. 
Với ý nghĩ 'Tôi không có gì đáng chê trách ở thân, miệng và ý", niềm vui và 
thỏa mãn đến với ông ta". (Tăng Chỉ III, 77 - 78) 

Tiếp đó, Đức Phật nói trong bốn niềm vui trên đây của người tu tại gia, niềm 
vui không có gì đáng bị chê trách nơi hành động, lời nói và ý nghĩ là ưu việt 
hơn cả. 


Seven kinds 0ƒ wives 


"A wlfe must first clearly comprehend whether she has been a good wIfe or a 
bad wIfe. In this regard the Buddha declares that there are seven types Of wIVes 
1n this world. The following are the seven: 


1. There 1s a wife who hates her husband, would prefer to kIlI him 1f she could, 
1s not obedIent, 1s not loyal, does not guard the husband”s wealth. Such a wife 
1S called a Killer wIfe. 


251 


2. There 1s a wIfe who does not guard her husband”s wealth, scrounges and 
wastes his wealth, 1s not obedient and 1s not loyal to him. Such a wIfe 1s called 
a Robber wife. 


3. There 1s a wife who behaves like a tyrant, cruel, oppressive, domineering, 
1s đisobedient, not loyal and does not guard the husbandˆ”s wealth. Such a wIfe 
1s called a Tyrant wife. 


4. Then there 1s the wIfe who sees her husband like the way the mother sees 
her son. Looks after all his needs, safeguards his wealth, 1s loyal and 1s 
devoted to him. Such a wife 1s called a Motherly wife. 


5. Then there 1s also a wIfe who looks up to her husband like the way she 
looks up to her elder sister. Respects him, 1s obedient and humble, safeguards 
his wealth and 1s loyal to him. Such a wIfe 1s called a Sisterly wife. 


6. Then there 1s the wIfe who when she sees her husband, 1t 1s as 1f two frlends 
have met after a long time. She 1s humble, obedient, loyal and safeguards hIs 
wealth. Such a wife 1s called a Friendly wife. 


7. Then there 1s also the wIfe who serves her husband at all times In every way 
without complaint, bears up shortcomings of the husband, 1f any, 1n silence, 
1s obedIient, humble, loyal and safeguards his wealth. Such a wife 1s called an 
Attendant wife. 


These are the seven types of wIves found In the world. Of them, the first three 
types (the Killer, the Robber and the Tyrant wIfe) lead a life of unhappiness 
here and now and at death 1s born 1n a place of torment [1.e., the animal world, 
the world of prethas (ghosts) and demons, asuras and the realm of hells. | 

The other four types of wIves, that 1s the Motherly, S1sterly, Friendly and the 
Attendant wIfe lead a life of happiness here and now and at death 1s born 1n a 
place of happIness [1.e. divine worlds or human world[." 


'$+9 
-.e 





Đức Phật giáo hóa nàng Suyata, người con dâu nhiều tật xấu của Trưởng giả Anathapindika. 


Bán) 


Báy loại người vợ 


Một lần, Đức Phật đến thăm nhà ông Anathapindika, nghe có tiếng ồn ào thất 
thường trong nhà, bèn hỏi nguyên nhân, ông Anathapindika thưa: 


"Bạch Thế Tôn, đó là Suyata, con dâu tôi đang ở với chúng tôi. Nó giàu có và 
đến đây từ một gia đình giàu có, nó không săn sóc gì tới mẹ chồng, bố chồng 
và cả chồng nó nữa. Nó cũng không kính trọng, tôn quý và đảnh lễ Đức Thế 
Tôn". Đức Phật cho gọi Suyata lại và giảng cho nghe về bảy loại người vợ: 


1. Người vợ có tâm địa ác, có ý xâu, không có lòng thương, bỏ rơi chông 
mình, yêu những người đàn ông khác, một dâm nữ, chỉ muôn làm phiên lòng 
người. Đó là loại vợ sát nhân. 


2. Người vợ hay hoang phí của cải tài vật, dù là ít do chồng làm ăn kiếm được, 
nhờ cày ruộng, buôn bán hay lao động khéo tay, đó là loại vợ ăn trộm. 


3. Người vợ lười biếng, không muốn làm gì hết, lại tham ăn, ác độc, thô bạo, 
thích nói lời ác, lắn át người chồng siêng năn cần mẫn. Đó /à loại vợ kiêu xa. 


4. Người vợ trìu mên, thân ái bảo vệ chông như mẹ bảo vệ con, giữ gìn tài sản 
của chông, đó là loại vợ như mẹ. 


5. Người vợ kính trọng chồng, như em gái đối với anh cả, khiêm tốn, sống 
chìu đúng theo ý chông. Đó là loại vợ như em út. 


6. Người vợ sung sướng khi thấy chồng, như gặp người bạn cũ sau bao năm 
xa cách, thuộc giòng quý tộc, có đạo đức, sông thanh tịnh. Đó 1à loại vợ như 
bạn Đè. 


7. Người vợ dù là bị đối đãi không tốt, nhưng không giận hờn, vẫn bình tĩnh, 
chịu đựng mọi hành vi của chồng với lòng từ mẫn, tâm không biết giận, sống 
chìu đúng theo ý chồng. Đó là loại vợ như người phục vụ. 


Đức Phật sau khi mô tả bảy loại người vợ nói trên, nói rằng: loại vợ sát nhân, 
loại vợ ăn trộm, loại vợ kiêu xa đều là không tốt, còn loại vợ như mẹ, như em 
út, như bạn bè, như người phục vụ là những người vợ tốt, đáng tán thán, và 
Đức Phật hỏi đó là bảy loại vợ mà một người đàn ông có được, và Suyata 
muốn là loại người vợ nào? 


253 


Suyata trả lời: "Xin đức Thế Tôn từ nay trở đi nghĩ về cháu là loại vợ như 
người phục vụ”. (Tỳ kheo Thích Minh Châu - theo Anguttara Nikaya, Kinh 
Tăng Chi Bộ) 

-—-oOo--- 


Buddhadharma — the teachings (Dharma) of the Buddha. 
Buddhaghosa - Phật Đà Da Xá hay Ngài Phật Âm 


The Mahavamsa records that Buddhaghosa was born Into a Brahmin family 
1n the kingdom of Magadha. He 1s said to have been born near Bodh Gaya, 
and to have been a master of the Vedas, traveling through India engaging In 
philosophical debates. Only upon encountering a Buddhist monk named 
Revata was Buddhaghosa bested In debate, first being defeated In a dispute 
over the meaning of a Vedic doctrine and then being confounded by the 
presentation of a teaching from the Abhidhamma. Impressed, Buddhaghosa 
became a bhikkhu (Buddhist monk) and undertook the study of the Tipitaka 
and 1fs commentarIes. On finding a text for which the commenfary had been 
lost in India, Buddhaghosa determined to travel to Sri Lanka to study a 
Sinhalese commentary that was believed to have been preserved. 


In Sri Lanka, Buddhaghosa began to study what was apparently a very large 
volume of commentarial texts that had been assembled and preserved by the 
monks of the Anuradhapura Maha Viharaya. Buddhaghosa sought permission 
to synthesize the assembled Sinhalese-langsuage commentarles Into a 
comprehensive single commentary composed 1n Pali. The elder monks sought 
to first test Buddhaghosa's knowledøge by assigning him the task of elaborating 
the doctrine regarding two verses of the sutfas; Buddhaghosa replied by 
composing the VIsuddhimagøsa. HIs abilitles were further tested when deities 
Iinfervened and hid the text of his book, twIce forcing him to recreafe 1t from 
scratch. When the three texts were found to completely summarIze all of the 
Tipitaka and match 1n every respect, the monks acceded to his request and 
provided Buddhaghosa with the full body of theIr commentarles. 


Buddhaghosa wentf on to write commenfaries on most of the other maJor books 
of the Pali Canon, with his works becoming the defimtive Theravadin 
Interpretation of the scriptures. Having synthesized or translated the whole of 
the Sinhalese commentftary preserved at the Anuradhapura Maha Viharaya, 
Buddhaghosa reportedly returned to India, making a pilgrimage to Bodh Gaya 
to pay his respects to the Bodhi Tree... 


254 


CUỘC ĐỜI NGÀI BUDDHAGHOSA 


Trong lịch sử văn học Phật giáo Pali, tên tuổi ngài Buddhaghosa nổi lên như 
là một nhà bình luận và chú giải Kinh Phật vĩ đại nhất. Buddhaghosa đã phong 
phú hóa nền văn học Tam tạng Pali y hệt như những gì Sayana đã thực hiện 
với văn học Vệ-đà. Rất nhiều ngôn từ và thành ngữ, nhiều điểm thần học Phật 
giáo cũng như những vấn đề triết lý nan giải, sẽ chẳng bao giờ được làm sáng 
tỏ cho các thế hệ hậu sanh, nếu như ngài Buddhaghosa không bỏ công sức to 
lớn dành cho chúng ta trong các bản văn chú giải Kinh Phật bằng tiếng Pali. 
Ngoài những lời chú giải thuần ngữ và những cuộc tranh luận triết học, 
Buddhaghosa còn giới thiệu trong những bản chú giải đó một khối lượng 
không lồ những câu chuyện huyền thoại, những ngụ ngôn, những truyền 
thuyết dân gian, lịch sử và tiểu sử, tất cả những công việc trên đã khiến những 
tác phẩm của ông trở thành một kho lưu trữ tài liệu hết sức phong phú giúp 
các nhà sử học nghiên cứu khoa xã hội học Ấn Độ cô điển có thể khai thác 
các nguồn tài nguyên vô tận đó. 


Một công việc hết sức quan trọng đó là Ngài Dhammakitti đã tăng thêm hiểu 
biết cho chúng ta về nhà thông thái vĩ đại này, đó chính là ông đã xác định 
một cách dứt khoát thời điểm Buddhaghosa sống. Nhà vua Mahanama trị vì 
vào nửa thế kỷ thứ 5 sau CN, như cuốn biên niên sử Tích Lan còn ghi lại và 
như vậy Buddhaghosa đã đến thăm đảo quốc Tích Lan và làm việc tại đó trong 
thời gian này. Chúng ta có thê biết rõ thời gian ông sinh sông. Nhưng có một 
điều không mây rõ ràng trong lịch sử văn học An Độ, cho dù văn học tiếng 
Phạn hay tiếng Pali đó luôn chứa đựng một điều gì đó chúng ta cảm thấy 
không mây chắc chăn khi phải xác định dứt khoát vê thời gian sinh sống của 
bất kỳ một tác giả văn học Ấn Độ nổi tiếng nào. Xuất phát từ sự khẳng định 
đơn giản đó, chúng ta biết rằng khăng định về thời gian Buddhaghosa sinh 
sống đều chỉ là phỏng đoán mà thôi. 


Buddhahood -— the state of perfect awakening, the attainment of which 
results 1n the 1ndividual becoming a Buddha, an Awakened 
One. The perfection of wisdom and compassion. 

The Buddhahood 1s not reserved only for chosen people or for supernatural 

beings. Anyone can become a Buddha. No founder of any other relig1on ever 

said that his followers can have the opportunity or potentiality to attain the 

same positIon as the founder. 


However, attainng Buddhahood 1s the most difficult task a person can pursue 
1n this world. One must work hard by sacrificing one's worldly pleasures. One 


De A) 


has to develop and pur1fy one's mind from all evil thoughts in order to obtain 
this Enliphtenment. It wIll take Iinnumerable births for a person to purIfy 
himself and to develop his mind In order to become a Buddha. Long perlods 
Of great effort are necessary 1n order to complete the high qualification of this 
self-traimng. The course of this self-training which culminates In 
Buddhahood, includes self-discipline, self-restraint, superhuman effort, firm 
determination, and willingness to undergo any kind of suffering for the sake 
Of other living beings who are suffering 1n this world. 


Thịs clearly shows that the Buddha dịd not obtain this supreme Enlightenment 
by simply praying, worshippIng, or making offerings to some supernatural 
beings. He attained Buddhahood by the purification of His mind and heart. He 
gained Supreme Enlipghtenment without the influence of any external, 
supernatural forces but by the development of HIs own Insieght. Thus only a 
man who has firm determination and courage to overcome all hindrance, 
weaknesses and selfish desires can attain Buddhahood. 


Prince Siddhartha dịd not attain Buddhahood overnipht simply by sitting 
under the Bodhi tree. No supernatural being appeared and revealed anything 
by whispering Into His ear while He was 1n deep meditation under the Bodhi 
tree. Behind His Supreme Enlightenment there was a long history of previous 
births. Many of the Jataka storles tell us how He worked hard by sacrificing 
His life In many previous births to attain HIs Supreme Buddhahood. No one 
can attain Buddhahood without devoting many lifetimes practising the ten 
perfections explains why a Supreme Buddha appears only at every long 
Intervals of time. 


Therefore, the Buddha's advice to His followers 1s that in order to find theIr 
salvation 1t 1s not necessary for each and every person to waIt untIl he gaIns 
his Buddhahood. Aspirants can also find their salvation by becoming Pacceka 
Buddha (Silent Buddha) or Arahantas - (saints). Pacceka Buddhas appear 1n 
this world during the perlod when there 1s no other Enlightened Buddha. They 
are also Enliphtened. Although their degree of perfectfion 1s not similar to that 
of the Supreme Buddha, they experience the same Nibbanic bliss. Unlike the 
Supreme Buddha, they do not preach to the masses. They lead a le of 
solitude. 


Arahantas can also experlence the same Nibbanic bliss as the Buddhas do. 
There 1s no discrimination or sfatus in Nibbana. The only difference 1s that 
Arahantas do not have the Supreme Enlightenment to be able to enlighten 


256 


others in the same way as the Buddhas do. Arahantas have overcome all their 
desires and other human weaknesses. They can apprecIate the Dhamma which 
was discovered and taught by the Buddha. They can also show others the 
correct Buddhist way of life and the Path to salvation. 


Phật Tính (Jap. bussho, SKT. buddhata, buddha-svabhava) là thể bất sinh bất 
diệt của mọi loài theo quan điểm Đại thừa. Theo đó, mọi loài đều có thê đạt 
giác ngộ và trở thành một vị Phật, không bị đời sông hiện tại hạn chế. Có 
nhiều quan điểm khác nhau về phật tính, người ta tranh cãi liệu tất cả mọi loài 
đều có Phật tính hay không, liệu thiên nhiên vô sinh vô tri như đất đá có Phật 
tính hay không? 


Sự khác biệt giữa Tiểu thừa và Đại thừa là quan điểm về Phật tính có thường 
hăng trong mọi loài hay không. Tiểu thừa hầu như không nhắc đến Phật tính, 
cho rằng không phải chúng sinh nào cũng có thê thành Phật. Đại thừa xem đạt 
Phật quả là mục đích cao nhất, đó là sự thể hiện Phật tính nằm sẵn trong mọi 
chúng sinh, thông qua những phép tu học nhất định. 


Theo Thiền tông thì mỗi chúng sinh đều có Phật tính, nhưng nói chung thì 
không tự biết và cũng không sống với sự tự hiểu biết này như một bậc giác 
ngộ, một vị Phật. Sự thức tỉnh này và sự sinh diệt, xảy ra từ khoảnh khắc này 
đến khoảnh khắc nọ, là biểu hiện của sự đồng nhất với Phật tính và cũng chính 
là mục đích của Thiền. 

-=-0ÖO0o--- 


In Search of the Real Buddha 
by Peter Harvey 


Buddhist scholar Peter Harvey explores the ƒacts, myths, and deeper truths 
0ƒ the Buddha ˆs liƒe story. 


Whatever Buddhist tradition we follow, we are probably all familiar with 
some version of the story of the Buddha, featuring his life and qualitiles. But 
what are contemporary Buddhists to make of this figure, generally known as 
Gotama Buddha by Theravadins and Sakyamuni Buddha by Mahayanmists, 
who lived In the fifth-century BCE (perhaps 484-404?). How close can we 
get to knowing what he was really like based on critical analysIs of the early 
texts? This 1s a question related to Buddhist practice, for not only 1s 1t said that 
to have 1nsight Into the Dhamma 1s to have 1nsight Into the Buddha, but also 


237 


that to have Insipht Into the Buddha 1s to have 1nsight into the Dhamma 
(SN.IH.120). 

For a modern Buddhist practitioner, the developed story and figure of the 
Buddha 1s a bit like a venerated piece of antique furmture, with a fine patina 
on 1t from centuries of handling by previous generations. We are also adding 
our own fingerprinfs to 1t. But trying to dig back to the “bare facts” of the 
Buddha's life can be like stripping the patina of a fine antIque—something 
many people would be wary of doing, since 1t might be disrespectful to the 
original. However, perhaps 1t 1s necessary, as the “antique” Buddha needs 
restoring, and doing so may reveal the varlous decoratlons that have been 
added over the centurles. 

Still, we need to beware of being restricted by too narrow a view of what 1s 
possIble; our modern perspectIves and Iideas may lead us to a rather thin and 
shallow way of seeing the world. We may be tempted to say of some element 
ofthe Buddha's life story, Ah, that cannot be true, so 1t must be a later addition 
that we can Ignore. And we also need to remember that myths are meaningful 
storles that may convey truth or a direction worth explorIng. 

The Buddhaˆs Life Stories 

The earliest recorded storles of the Buddha are preserved mostly In Pali texts 
from the Theravada tradition, which express and share I1deas common to 
Various early schools prior to the development of the Mahayana, which In turn 
developed further reInterpretations and extensions. Some material on the life 
of the Buddha exIsts In the Vinaya, or texts on monastic discipline, but more 
are found 1n the sut(as, the discourses of the Buddha. In their Pali versions, 
these are gørouped In five nikayas, or collections: the Digha Nikaya (DN), 
Majjhima NÑikaya (MN), Samyutta Ñikaya (SN), Anguttara Ñikaya (AN), and 
Khuddaka Nikaya (KN). 

The suttas and Vinaya were orIginally transmitted by communal chanting, 
then written down for the first trme around 20 BCEn Sri Lanka. As In other 
early textual collections, such as the Chinese Agamas, the suttas of the Pali 
Nikayas begin, “Thus have I heard, at one time the Blessed One was staying 
at... and...,” which purport to be the words of Ananda, the Buddhaˆs faithful 
attendant for many years, and spoken at the council of five hundred 
enlightened monks (arahants) convened after the death of the Buddha to 
collect his teachinøs. 

The story of the historical Buddha 1s told In varlous sfages across dIVerse 
Sources. In the suttas and Vinaya, for example, there 1s scattered material on 
certainn perlods In his life, notably his conception and birth (Acchariya- 
abbhuta Sutta, MN.I23); a few aspects of his pre-renunciatlon life (e.g. 
Sukhumala Sut(a, at AN.I.1I45); his renunciation (Ariya-pariyesana Sutta, 


258 


MN.26); his spiritual quest, in which he was taught two “formless” mystical 
states (MN.26 and Maha-saccaka Sutta, MN.36) and then practiced harsh 
asceticism (MN.36); temptation by Mara (Padhana Sutta of the Sutta-nipata, 
verses 425-49); his using the four Jhanas as a basls for remembering many 
past lives, seeing how beings are reborn according to theIr karma, and 
attainng enliphtenment (MN.36); considering whether to teach and then 
teaching (MN.26; Dhamma-cakka-ppavatana Sutta, SN.V.420-25; Vin. I.4- 
12); and gaining his first discIples and sending them out to spread the 
Dhamma (Vin. [.12—21). Events In his forty-five years of teachings are hard 
to sequence, but the last three months of his life are dealt with 1n the Maha- 
parinbbana Sutta (DN.16, DN. II72—168). 

The Jataka storles, their verses recorded 1n the Pali canon, were fleshed out 1n 
later commentaries. They Include many tales of Inspiring people, øods, and 
animals depicted as past rebirths of the Buddha prior to his enlightenment. 
Some of the sforles originate In non-Buddhist collections but were later 
“Buddhicized.” All of them came to be seen as 1llustraing how as a 
bodhisattva the Buddha developed various perfections. The Buddhavamsa of 
the Pali canon describes the Buddhas of past ages and aeons whom he met and 
was InspIred by. 

While the ƒacfs 0ƒ human ƒratlty and mortality are known to us dll, a clear 
realization and acceptance 0ƒ them o[ten does come as a novel, disturbing 
Insioht. 

Centuries affer the Buddha”s death, a more devotional Interest 1n his life 
developed. Several biographies/haglographies were written that drew on 
scafttered accountfs In the exIsting sutta and Vinaya collections and on floating 
oral traditlons. These include the Mahavastu (“Great Story,” a text from the 
Lokottaravada school of early Buddhism), the LalitavIstara Sutra (“The Play 
1n Full,” a Mahayana sutra), the Buddhacarita (“Acts ofthe Buddha,” an epIc 
poem by Ashvaghosha, and the Nidanakatha (the Introduction to the Jataka 
commentary). These, with certain variatlons, øive us the story of the Buddha 
as we have 1t now—material from the earlier texts linked Into an ongoIing 
narrative, with many embellishing features added In glorificatlon of the 
Buddha. 

Later texts talk of the Buddha born as a prince, the son of a king. In fact, he 
lived and taught In a socIety 1n which small-scale tribal republics were ø1vIing 
way to larger kinedoms. He was born 1n the small republic of the Sakka (Skt. 
Sakya) people, in which rule was probably by a council of household heads, 
perhaps qualified by age or social standing. As he later wandered 1n the 
developing kingdoms, taught some of their kings, and talked of himself as 





250 


coming from the warrior-ruler class, 1t became natural for later texts to refer 
to him as coming from a royal background. 

Later biographies describe the Buddhaˆs renunciation as being prompted by 
seeiIng, for the first time, an old person, a sick person, and a corpse, leading to 
agitation at the aging, sickness, and death that we are all heIr to. Yet the early 
texts talk of his renunciaton only as the result of gradual reflection 
(AN.I.145-4ó6, MN.I.163). À story of seeing an old person, a sick person, a 
corpse, and a calm and Inspiring renuncIant 1s there 1n the texts but applied to 
a past Buddha, Vipassi (DN.II.22—9). Given that the lives of all Buddhas are 
said to follow a recurring pattern, we can see why this story was applied to 
the Buddha of our age. In any case, the story expresses a fundamental teaching 
1n a very memorable way. While the facts of human frailty and mortalIty are 
known to us all, a clear realization and acceptance of them often does come 
as a novel, disturbing 1nsIght. 

There are also small variatlons between the developed blographies. The 
Theravada Nidanakatha says that the Gotamas renunciation was Just after the 
birth of his son, Rahula (Ndk.61—-3), while the Sarvastivada tradition has 
Rahula beIng concerved on the night of the renunciation, thus ensuring that 
Gotama”s family line 1s continued. 

Was the Buddha Ommniscient? 

A quality that 1s regularly applied to the Buddha 1n later texts 1s omnIsclence 
(sabbannuta). To what extent 1s this claim found 1n the early texts? In the 
Kannakatthala Sutta, the Buddha accepts that omnisclence 1s possIble but 
asserts, “There 1s no renunciant or brahmin who knows all, who sees all, 
simultaneously; that 1s not possible” (MN.II.126—27). Rather, what he claims 
1s the “threefold knowledge” (te-viJja). That 1s, as experienced on the night of 
his enlightenment, he could, “1n so far as [ w1sh,” remember h1s past ÏIves, see 
beIngs being reborn according to their karma, and directly know h1s sfate of 
liberation (MN.I.482). 

The sutfas attribute the claim of contInuous omnIscIence to Mahavrra, the JaIn 
leader, thouph they also say that he prevaricated when actually asked a 
question to prove 1t (MN.II.31). Ananda Joked that some teachers who made 
this claim still had to ask people”s names, failed to get alms food, and got 
bitten by dogs——so they then had to cover themselves by sayIng they knew 
these events were des(ined and so đid not avoid them (MN.I.519). 

In the Anguttara Nikaya, the Buddha says on the breadth of his knowledge: 
Monks, In the world with 1ts gods, maras, brahmas, In this øeneration with 1s 
renunciants and brahmins, øods and humans, whatever 1s seen, heard, sensed, 
and cognIzed, attained, searched Into, pondered over by the mind—all that do 
I know.... I fully understand. (AN.II.25) 


260 


EchoIng such passages, the Milindapanha, a post-canonical Theravada text 
(developed from first century BCE), asserts: 

...the Blessed One was ommisclent, but knowledge and vision were not 
constantly and continuously present to the Blessed One. The Blessed One”s 
omniscIent knowledge was dependent on the adverting [of his mind]; when 
he adverted 1t, he knew whatever 1t pleased [him to know]. (Miln.102) 
Accordingly, the Theravada tradition holds that all knowable things could be 
known by the Buddha. But the threefold knowledge, as the key example of 
the Buddha”s knowledge, says little about the future other than how particular 
beings wIll be reborn. On the question of whether the Buddha's great 
knowledge extends to the future, he claims that 1t does (DN.IIL.134), but the 
example gIven Is that he knows he wIll have no further rebirths. In other 
contexts, however, the Buddha claims to know things 1n the distant future, 
such as the coming of the next Buddha Metteyya (Skt. Mattreya; DN.HI.76). 
The Buddha Makes Mistakes 

The idea that Gotama possessed ommnisclence only applies once he had 
become a Buddha. Hence hiIs six wasted years of harsh asceticism could be 
seen as a mistake, as part of a human quest to find the right way to awakening, 
although later tradition has tended to see even such actions as preplanned, 
done In order to make some teaching poInt. 

But the early texts show Gotama making mistakes even after his 
enlightenment. A striking one 1s when, having taught monks to contemplate 
the unpleasant aspects of the Iinnards of the body, he øgoes off to contemplate 
on hIs own. Upon his return, he finds that many of the monks have (wrongly) 
developed disgust at theIr body from doing this contemplation and have either 
kiled themselves or gotten others to kill them. And so the Buddha makes a 
new monastic rule, that atiding a suicide has the same penalty for a monk as 
murder: expulsion from the sangha. He also has the monks change theIr 
contemplation to mindfulness of breathing (Vin.IIH.68—71, SN.V.320-22). li 
1S IntrIipuing that the early texts preserved a record of such a disastrous 
mistake, which could easily have been edited out. 

There are also well-known examples of the Buddha hesitating: for example, 
when he debated whether 1t was worth teaching the Dhamma, as he 1nitlally 
thought no one would understand 1t (MN.I.168), and on the matter of whether 
or not to ordain women (Vin.II.253-55, AN.IV.274-80). 

An Ordinary and Extraordinary Being 

We see the Buddha”s human frailties and physical limits on several occaslons. 
After he had been teaching a group of laypeople “tilH far Into the night,” he 
asks SarIputfa to teach the monks, saying, “My back aches, I want to stretch 
1”; he then retires to sleep (DN.II.209). 


261 


Some very human aspects of the eighty-year-old Buddha are described 1n the 
Maha-parinibbana Sutta. We find him expressing “wearIness” at the prospectf 
Of being asked about the rebirth destiny of each and every person who has 
đied In a particular location (DN.II.93). Another time he says, “I am old, worn 
out... Just as an old cart 1s made to go by being held together with straps, so 
the Tathagataˆs body 1s kept going by being strapped up. It 1s only when the 
Tathagata... enters Into the signless concentration that his body knows 
comfort” (DN.H.100). In his final 1llness, he 1s extremely thirsty and 1nsists 
that there be no delay 1n his being ø1ven water to drink (DN.HI.12§—29). 

'Yet elsewhere 1n the same text, the stream he asks for water from 1s found to 
be clear, even thouph 1t had recently been churned up by many passing carts. 
He crosses the Ganges by hIs psychic power (DN.II.S9). He says that 1f he had 
been asked, he would have had the power to live on “for a kappa, or the 
remainder of one” (DN.II.103), with kappa (Skt. kalpa) generally meaning 
aeon, but here possIbly meaning the maxImum human lifespan at that time, 
around one hundred years. 

Key events in the Buddha”s life are said to have contributed to earthquakes, 
including hIs conception, birth, enlightenment, first sermon, letting go during 
his final 1llness, and passing Into final nirvana at death (DN.II.10S-09). HiIs 
skin, very clear and bright, 1s sald to have made gold-colored robes look dull 
by comparison on the night of his enliphtenment and final nirvana 
(DN.H.133—34). When he lies down between two sal trees, where he wIll die, 
they burst Into unseasonal blossom 1n homase to him, and divine music 1s 
heard 1n the sky (DN.IIL137-38). Extraordinary aspects of the Buddha are 
even said to have exiIsted at his birth, at which he 1s said to have walked and 
talked (MN.HI.123). 

The Buddha was a real historical person who qte, slept, swedted, and got 
tired. Yet he was dlso an exíraordinary person who developed inspiring 
qualhities that we are all capable 0ƒ developing. 

Clearly there was an Intent to show two sides of the nature of the Buddha. He 
was an enliphtened being who had experienced the transcendent and had 
developed supernormal powers throuph spirtual practices over many 
lifetimes, yet he also shared many human frailties with those he taught. 

The supernormail facet of the Buddha 1s also seen In the Lakkhana Sutta 
(DN.30), which describes his body as having the “thirty-two marks of a Great 
Man” (DN.III.I42-79). Whether Interpreted as straiphtforward physical 
features or as marks visible only to the spiritually sensitive, these showed that 
Gotama was destined by the power of hIs perfections to be either a Buddha or 
a compasslonate Universal Monarch (Cakkavattin). Each mark 1s said to have 
been due to a particular excellence developed during past lives and to have 


262 


indicated a particular quality 1n the present life of a Buddha or Universal 
Monarch. For example, “On the soles ofh1s feet and on the palms ofhis hands 
wheels arise—with a thousand spokes, with rim and hub, adorned In every 
way and well-defined within” (in the past, he protected and helped others; 1n 
the present life, he has a great retinue of followers); “His skIn 1s delicate and 
so smooth that no dust can stick to 1t”(n the past, he was keen to enquire of 
the wise about wholesome and unwholesome actions; 1n the present life, he 
has great wIsdom); and “his eyes are deep blue, and he has eyelashes (long) 
like a cow”s” (in the past, he looked at others 1n a straightforward, open, direct 
and kindly way, not furtively; 1n the present life, he 1s popular and loved by 
all types of people). 

Here we see that the Buddha possessed both ordinary and extraordinary 
features that were a crystallization of the kind of good actions that anyone can 
come to excel 1n. ÏI( 1s an Interesting mindfulness exercise fo stand and 
contemplate the thirty-two marks as If they were on one”s own body. 
Sometimes they can seem to come alive 1n the practice. 

Not surprIsinply, the question arose as to whether the Buddha was still human. 
Once, when someone saw 1n his foofprints a sign of one of the “marks of a 
Great Man” and asked the Buddha whether he might be a deva (god), a 
gandhabba (a fragrance-eating heavenly musIcIan), a yakkha (a nature-spIrIt), 
or even a human, to all these questions the Buddha replied, “No” (AN.H.37— 
39). In response to his puzzled questioner, he explained that he had destroyed 
the asavas, deep-rooted IntoxIcating Inclinatlons that would otherwIse have 
kept him limited as one of these kinds of beings. He was thus none of them, 
but precIsely a Buddha, an Awakened One. In this, he said he was like a lotus, 
which, although 1t grows from muddy water, comes to stand above 1t, 
unsoiled. He had developed from the “mud” of limitations and defilements of 
ordinary beIngs but had risen above all attachment. Elsewhere, he said that an 
enlightened person was beyond attachment to the bundles of processes that 
comprIse a normal person: material form, feeling, perceptual labelling, 
consftructing activitles, and conditoned conscIousness. Having abandoned 
attachment to these, sụch a liberated one was truly “deep, mmeasurable, hard 
to fathom as 1s the great ocean” (MN.I.487-—88). 

The Voice of Dhamma 

Ultimately, the most extraordinary features of the Buddha are his applied 
wIsdom and compassIon 1n teaching a great range of beings. A real human 
voIce comes throuph the suttas, that of a person of deep, 1ncisive, and subtle 
knowledge responding to the questions and situatlons of brahmins, non- 
Buddhnst renunciants, kings, a great range of ordinary men and women, and 
even gods. It is said that what the Buddha taught, compared to what he knew, 


263 


was like a handful of leaves compared to all the leaves In a forest (SN.V.437— 
38). From what he knew to be true, he said he taught what was spIritually 
useful and appropriate to the moment, whether the person he taught found the 
teaching pleasant or painful to hear (MN.I.395). 

The most 1mportant aspect of the Buddha was the Dhamma he taught and 
embodied In order to aid others 1n seeing and fathoming 1t. Both the restrained 
ølorification of the Buddha In the early texts and the more embellished and 
magnified øloriIfications In the developed hag1ographies were 1ntended to help 
a person open to the magically transformatfive aspects of the Dhamma (and 
are only of value If they do); conversely, to see the Dhamma 1s to see the 
Buddha. Indeed, one of the qualitles of a stream-enterer, someone who has 
had a first transformative “seeing” of nrvana with the “Dhamma-eye,” 1s to 
have this unshakable faith in the Buddha: 

Thus he 1s the Blessed One: because he 1s an Arahant, perfectly and 
completely Awakened, accomplished In true knowledge and conduct, 
fortunate, knower of worlds, unsurpassed leader of persons to be tamed, 
teacher of gods and humans, Buddha, Blessed One. (SN.V.344) 

Reflecting on the Buddha In this way 1s the path of the noble disciple: 

When a noble disciple recollects thus, on that occasion his mind 1s not 
obsessed by attachment, hatred or delusion; his mind 1s straight, with the 
Tathagata as obJect. A noble disciple whose mind 1s straIght øaIns 1nspiration 
of the meaniIng, Inspiration of the Dhamma, gaIns gladness connected with the 
Dhamma. When he 1s gladdened, Joy arises; for one uplifted by Joy the body 
becomes tranqu1l; one tranquIl of body feels happy; for one who 1s happy, the 
mind becomes concentfrated. This 1s called a noble disciple who dwells evenly 
amidst an uneven generation, who dwells unafflicted amidst an afflicted 
generatlon, who has entered the steam of the Dhamma and cultivates 
recollection of the Buddha. (AN.HI.28S) 

The Buddha was a real historical person who afe, slept, sweated, and got tired. 
Yet he was also an extraordinary person who developed 1nspiring qualitles 
that we are all capable of developIng. If you find some of the detalls of the 
developed hag1Iography of the Buddha an off-putting burden, look to him as a 
øreat human teacher of the path beyond human limitation. 


TÌM PHẬT Ở ĐẦU? 
(Minh Tâm) 


Nếu chữ Phật có nghĩa là đức Phật Thích Ca, một vị Phật lịch sử, thì câu trả 
lời sẽ là Phật ở Ân Độ, cách đây hơn 2500 năm. Nhưng nêu Phật đã nhập Niệt 
Bàn thì làm sao chúng ta tìm gặp Phật được nữa? Và tại sao kinh điên lại có 


264 


câu "Phật biến nhất thiết xứ," nghĩa là Phật biến hiện ở tất cả mọi nơi? Đề hiểu 
rõ danh từ Phật, ngoài cái nhìn lịch sử thông thường là đức Phật Thích Ca, 
chúng ta nên vươn tầm mắt vượt qua lịch sử mà nhìn vào chỗ sâu kín nhiệm 
mẫu mà danh từ ngôn ngữ không đạt đến được, đó là lý cao siêu của chữ Phật 


Phật là Giác, là thức tỉnh ra khỏi giấc mê, là người đã rũ sạch bụi trần, là vượt 
ra ngoài ba cõi, là hiểu biết đến chỗ vô cùng, vô tận, là Toàn Trí (OmmiscIent), 
là xuất hiện khắp nơi (Omnipresent), là giác ngộ giải thoát, là từ bi hý xả, là 
vô ngã lợi tha, là tình thương, là sự sống... Nếu những ai đạt đến những đức 
tính quý báu đó, thực hiện được những tỉnh thần cao cả đó thì được tôn xưng 
là Phật. 


Theo giáo lý nhà Phật thì có rất nhiều Phật: Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật 
Dược Sư... nhưng mỗi vị Phật giáo hóa một cõi có nhân duyên với ngài. Thí 
dụ như Phật Thích Ca giáo hóa chúng sinh ở cõi Ta Bà, Phật Dược Sư giáo 
hóa chúng sinh ở các cõi phương Đông, Phật A Di Đà giáo hóa chúng sinh ở 
các cõi phương Tây. Mỗi tam thiên đại thiên thế giới chỉ có một vị Phật giáo 
hóa, có chư Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ hộ trì. Nhưng chính kinh Phật lại 
nói rõ là Phật biến hiện khắp nơi, có vô số Phật đồng hiện diện ở các cõi, như 
vậy có mâu thuẫn không? 


Nếu đứng về Sự mà nói thì mỗi cõi chỉ có một vị Phật giáo hóa, các Phật khác 
đều thị hiện làm Bồ Tát, Trời, Rồng, Quý, Thần, chúng sinh, sông núi, cây 
cỏ... để hộ trì vị Phật kia. Nhưng nêu đứng về Lý mà luận thì Phật ở khắp nơi, 
trong mỗi chúng sinh đều có một vị Phật ân tàng, đó là Phật tánh, là Chân 
Tâm, vì vậy trong kinh có câu: “Tâm, Phật, chúng sinh, tam vô sai biệt." 
Phật ở ngay trong chúng ta mà ít người biết tới. Theo quan niệm tín ngưỡng 
bình dân thì ở hai vai mỗi người lúc nào cũng có hai vị thần ghi chép những 
việc lành dữ của chúng sinh gây tạo; hoặc có nhiều vị Phật tử mỗi khi làm 
việc gì cũng nói là có đức Phật chứng minh, tin rằng đức Phật có nghìn mắt, 
nghìn tai, thấy và nghe tất cả mọi điều. Đó là những hình thức giản dị mà giới 
bình dân thường quan niệm, không ngờ lại đúng với ý nghĩa cao siêu của Phật 
giáo. Hai vị thần ghi chép hoặc Phật chứng minh, chính là tượng trưng cho 
Chân Tâm đã ghi nhận mọi hành ¡động và tư tưởng lành dữ, chính là A Lại Da 
Thức đã huân tập chủng tử để rồi khi thời gian thuận tiện, đủ duyên cho hạt 
giống nây mầm, nhân quả hiên nhiên, công tội thưởng phạt rõ ràng. 


Ngoài cái lý ấn tàng sâu kín trong Tâm, chúng ta có thể tìm thấy Phật qua 
Chánh Pháp của Phật đê lại, vì Pháp chính là Phật. Chánh Pháp mà còn thì 
Phật còn, nhưng nêu Chánh Pháp biên thành Tà Pháp, những ý nghĩa cao siêu 


265 


của Phật bị diễn tả sai lạc, những lời dạy dỗ của Phật biến thành mê tín dị đoan 
thì bóng dáng Phật đã bị vô minh che kín mắt rồi. Chính đức Thích Ca đã căn 
dặn các đệ tử: "Hãy tuân theo Chánh Pháp mà tu, hãy giữ gìn giới luật mà 
sông, thì Như Lai lúc nào cũng gần gụi. Nếu không theo Chánh Pháp, không 
giữ giới luật, thì có Như Lai bên cạnh cũng chăng giúp được gì.” 


Chúng ta cũng có thể tìm thấy Phật qua hình dáng các vị Cao Tăng tu hành 
chân chánh, giới đức tròn đầy; các vị là Trưởng Tử của Như Lai, đại diện cho 
Phật để chúng sinh có chỗ quy ngưỡng: nhưng nếu là Kiêu Tăng phạm giới, 
không giữ lục hòa, thì Phật sẽ ân, ma sẽ hiện. Các vị Kiêu Tăng chính là người 
phá Phật, hại Pháp mạnh hơn tà ma ngoại đạo nhiều lắm. 


Chúng ta có thể tìm thấy Phật khắp nơi, chỗ nào có Tình Thương ngự trị, có 
Từ Bi Hỷ Xả hiện tiền, có chân lý hiện hữu, là có Phật ở ngay đó. Một người 
nảo, bất cứ xuất gia hay tại gia, mà trong một khoảng thời gian phát tâm Bồ 
Đề, khai mở Chân Tâm, tu hành tỉnh tắn, thực hành Từ Bi Hỷ Xả, thì ngay 
trong phút giây đó, người ây đã là Phật, vì Phật là Giác. Nhưng sau phút giây 
giác ngộ, người ấy trở lại sống tầm thường, ích kỷ thì Phật lại tiêm ân, để chờ 
cơ hội phát huy. Phật chỉ khác chúng sinh ở chỗ Phật vĩnh viễn giác ngộ, lúc 
nào cũng sáng, còn chúng sinh thì chỉ lòe sáng trong giây phút, rôi lại chìm 
đăm trong bóng tối vô minh. 


Một hiền phụ hy sinh cơm áo, thì giờ, tiên bạc, sức khỏe, chăng ngại đói rét, 
nhọc mệt để lo cho các trẻ mô côi, một lính cứu hỏa xông pha vào nhà cháy 
để cứu người bị kẹt, một thanh niên nhảy xuống sông cứu người chết đuối, 
một y tá quên mình chữa chạy cho bệnh nhân, một tù nhân cải tạo chịu đói đề 
chia xẻ nắm cơm cho một người bạn đồng cảnh ngộ... tắt cả những hành động 
đây tình thương đó đều là những việc làm của Phật, của Bồ Tát, và trong giây 
phút mà Từ Bi Hỷ Xả ngự trị, quên mình (Vô Ngã) để cứu người (Lợi Tha), 
thì những vị đó chính là đức Phật Thích Ca, đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện 
thân. Chúng ta chẳng cần tìm Phật ở đâu xa, ngài luôn luôn ở ngay trong cuộc 
đời, nhưng chúng ta không thấy, vì chúng ta chỉ nhìn đời bằng đôi mắt thịt, 
mà quên sử dụng trí tuệ để quan sát những gì tiềm ẩn trong hoặc đăng sau 
những việc làm đó. 


Chúng ta có thê tìm thấy Phật qua sự sông trong tất cả chúng sinh, cầm thú, 
thảo mộc. Sự sống đó bàng bạc trong khắp không gian và thời gian, lan rộng 
rÌ rào trong gió, róc rách trong tiếng suối reo, chim hót, hoa nở, trăng tròn. Sự 
sống đó chuyển mình trong vũ trụ cao xa cũng như trong thâm tâm sâu kín. 
Nếu lắng tai, chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói của sự sống đó, tiếng của 


266 


Chân Tâm, của Lương Tâm, của Phật. Trong kinh Pháp Hoa có diễn tả tiếng 
tăng hắng, tiếng øây móng tay của Phật chắn động cả tam thiên, đại thiên thế 
giới, chính là tiếng của Chân Tâm, Phật Tánh vậy. Vì đã thông cảm với sự 
sông nhiệm mâu nên một vị Thiền sư, mỗi sáng ra thăm vườn lại vuốt ve 
những mầm lá xanh tươi và nói: "Một ngày kia, chúng cũng thành Phật." 


Nếu chúng ta chấp nhận cái lý Phật là sự sống khắp nơi, trong mỗi chúng sinh 
đều có Phật, thì chúng ta không còn dám sát sinh nữa, ai dám giết Phật? Đó là 
lý do căn bản của giới thứ nhất do đức Phật đặt ra: Giới sát, cắm giết hại chúng 
sinh. Phật tử đã không sát sinh mà còn phải lo phóng sinh, cứu mạng sống cho 
cằm thú, tôn trọng sinh mạng muôn loài, do đó nên ăn chay, không làm điều 
ác, chỉ làm việc lành, giữ thân tâm trong sạch. Vì Phật ở ngay trong Tâm, một 
vọng niệm xảy ra là Phật đã biết; nêu chúng ta chấp nhận Phật ở trong Tâm 
thì không bao giờ dám có tư tưởng sái quây. Một khi tư tưởng sái quấy đã 
không có thì tất nhiên không còn hành động tội lỗi nữa. Đó là lợi ích hiển 
nhiên của cái lý nhiệm mâu: Phật ở khắp nơi. 


Đạo Nho có câu: Thận Kỳ Độc, nghĩa là giữ gìn cân thận tư tưởng và hành vi, 
ngay khi chỉ có một mình. Vì sao? Đâu phải một mình, còn Trời Phật, Thánh 
Thần soi xét, đèn Trời chiếu rõ, không sao chối cãi được. Nho giáo cũng chủ 
trương đạo Hiếu, con cái phải hiếu với cha mẹ: Phụ Mẫu tại đường như Phật 
tại thế, vì hiểu với cha mẹ tức là phụng sự đức Phật, là phố biến Tình Thương, 
Đạo Phật còn mở rộng Tình Thương từ cha mẹ, anh em đến mọi loài chúng 
sinh, nên kinh điển có câu: "Bồ thí cho chúng sinh tức là cũng dường mười 
phương chư Phật." 


Nếu đem cái lý Phật ở khắp nơi, trong chúng sinh nào, dù là hành khất hay 
cầm thú, cũng có Phật thì câu kinh này thành ra quá dễ hiểu. Bồ thí tiền bạc, 
bố thí tình thương là bớt lòng ích kỷ, là diệt trừ chấp ngã, là lợi tha, là bình 
đăng, là thương yêu giúp đỡ, đó chính là những việc làm, những đức tính mà 
đức Phật thường nhấn mạnh, đề cao. Do đó, bố thí đứng đầu Lục Độ. Mở rộng 
Tình Thương, khuếch Tiêu Ngã thành Đại Ngã, phá bỏ mọi ranh giới phân 
chia giai cấp, chủng tộc, quốc gia, không còn nhân ngã bỉ thử, không còn tranh 
chấp hận thù, chỉ có một thực tại đầy ánh sáng của Giác Ngộ. Đó là đức Phật 
ở khắp nơi. 

(Minh Tâm là một bút hiệu khác của Nguyên Phong, tức nhà khoa học nổi 
tiếng John Vũ ở Mỹ) 

-—-0O0--- 

Buddha Vatamsaka sutra — Kinh Hoa Nghiêm - Avatamsaka-sutfra, In full 
Mahavaipulya-buddhavatamsaka-sutra (Sanskrt: “he Great and Vast 


267 


Buddha Garland Sutra”), also called Garland Sutra. The sutra speaks of the 
deeds of the Buddha and of thetr resulting merits that blossom much like a 
garland of flowers. The discourse begins with the Buddhaˆs enlightenment, 
attended by an anthem chorus of bodhisattvas (buddhas-to-be) and divine 
beings as numerous as the atoms of all the worlds. There follows a great 
assembly In the palace of the god Indra, whom Buddha 1nstructs, and similar 
assemblies 1n other celestial regIons accompanied by manifesfations of øreat 
ølory. In such settings the Buddha teaches that all beings have the Buddha 
nature, that all phenomena are mutually orIginating and Interdependent, and 
that, finally, all 1s Buddha. 


Avatamsaka Sutra - Kinh Hoa Nghiêm 


"Far away, In the heavenly abode of the great god Indra, there 1s a wonderful 
net which has been hung by some cunning artificer 1n such a manner that 1t 
stretches out Infimtely In all directlons. In accordance with the extravagant 
tastes of deIfles, the artificer has hung a single glittering Jewel In each eye of 
the net, and since the net 1tself 1s Infimte 1n dimension, the Jewels are Infinite 
1n number. 

There hang the Jewels, ølIttering like stars of the first magnitude, a wonderful 
sipht to behold. If we now look closely at any one of the Jewels for Inspection, 
we WIll discover that In 1ts polished surface are reflected all the other Jewels 
1n the net, infinite In number. Not only that, but each of the Jewels reflected 1n 
this one Jewel 1s reflecting all the other Jewels, so that there 1s an Infinite 
reflectlon process OCCUTIng. 

This symbolises our world where every senfient being (and thing) 1s 1nter- 
related to one another. " 


Kinh Hoa Nghiêm - là bộ kinh đại thừa, là vua trong các kinh, với nội dung 
siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, tráng lệ nguy nga, thể hiện pháp thân, tư tưởng 
và tâm nguyện của Phật. 

Hoa Nghiêm tiếng Phạn là Avatamsaka, có nghĩa là đóa hoa thanh khiết tuyệt 
đẹp nhất trần gian, ngát hương khắp mười phương các cõi pháp giới. 

Tư tưởng Hoa Nghiêm trình bày vạn pháp do tâm sanh. Tâm là thực thể của 
vạn pháp. Tâm vọng thì vạn pháp hoạt hiện sai biệt hình hình sắc sắc, trùng 
trùng duyên khởi, cái này có cái kia có và ngược lại, như lưới đế châu. Tâm 
chơn thì pháp giới tánh với Tâm là một, vạn pháp đồng nhất thể. Tâm thanh 
tịnh thì thâu đạt chơn lý Phật tánh, suốt thông pháp giới vô ngại, thể nhập bất 
tư nghì giải thoát hạnh môn. Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật chỉ cho chúng-sanh 


268 


thấu rõ cội nguồn của xum la vạn tượng do mê thức vọng tưởng nghiệp duyên 
hình thành, các pháp hiện hành trong vũ trụ là huyễn hóa, như hoa trong 
gương, như trăng trong nước. Tất cả vạn pháp trong pháp ĐIỚI đều từ tâm sanh. 
Tâm trùm khắp cả pháp ĐIỚI. Tất cả vạn hữu vũ trụ có thể nằm gọn trong hạt 
cải. Hạt cải có thể thâu nhiếp tất cả vũ trụ vạn pháp. Thể tánh của Tâm nhiếp 
thâu tất cả. Tất cả là một, một là tất cả. Đó là bản tánh vô ngại của Tâm. Bản 
tánh chơn tâm suốt thâu vạn pháp hữu tình và vô tình; lấy toàn thể pháp giới 
tánh làm lượng: lây xứng tánh bắt tư nghì vô ngại giải thoát làm thê. Đó là ý 
nghĩa căn cốt của Kinh Hoa Nghiêm. 

Ngoài ra Kinh Hoa Nghiêm còn là một thông điệp, một bài học phong phú 
sinh động muôn đời, trao gởi cho hành giả có tâm hướng thượng đại-thừa, tu 
là cần phải học phải hành qua hình ảnh Thiện Tài đồng tử tham bái cầu học 
đạo với năm mươi ba vị thiện tri thức, là bằng chứng cho ta thấy răng tu học 
đạo bồ-đề điều tiên quyết cần phải khắc phục nội tâm công cao ngã mạn, dục 
vọng loạn tưởng; ngoài thân khiêm cung cầu tiễn hành trì phương pháp Hoa 
Nghiêm tuyệt đỉnh, tìm chân sư liễu ngộ mới mong hiển lộ được Phật tánh 
chơn tâm của mình. Nên nghiên tầm ý nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm là khai 
mở quang lộ trở về bản tánh chơn tâm thanh tịnh sáng suốt thường nhiên; là 
biết được tự thê của các pháp hiện hành trong thế giới vũ trụ; là thâu suốt cội 
nguồn sanh sanh hóa hóa của hữu tình và vô tình chúng-sanh; là quán chiếu 
bí yêu mật nghĩa viên dung tương quan của tâm và cảnh, để rồi từ đó có thê 
thông triệt lý viên dung vô ngại chủ và khách của vạn pháp, hiện hành sanh 
hóa, tương duyên tương nhơn quả, tương sanh tương diệt. Tất cả vạn pháp 
toàn triệt ảnh hiện trên đài gương chơn như thể tánh. Thế nên, thọ trì Kinh 
Hoa Nghiêm là bước vào cửa phương tiện cầu tu học đạo, là nhân tố đặc thù 
hy hữu ly vọng hoàn chơn. (THÍCH ĐỨC NIỆM) 


Buddhism — Buddhism 1s the practlce of Buddha”s teachings, also called 
Dharma, which means “protectlon°. By practicing Buddha's teachings, living 
beings are permanently protected from suffering. The founder of BuddhIsm 1s 
Buddha Shakyamuni, who showed the manner of accomplishing the ultimate 
goal of living beIngs, the attainment of enlightenment, at Bodh Gaya In India 
in BC 569. At the request of the Gods India and Brahma, Buddha then began 
to expound his profound teachinss, or turned the “Wheel of Dharma”. Buddha 
gave eighty-four thousand teachinsgs, and from these preclous teachings, 
Buddhism developed In this world... 

Two maJor branches of BuddhIsm are generally recognized: Theravada (“he 
School of the Elders”) and Mahayana (“The Great Vehicle"). Theravada has a 
widespread following 1n Sri Lanka and Southeast Asia (Cambodia, Laos, 
Thailand, Myanmar efc.). Mahayana 1s found throughout East Asia (China, 


269 


Korea, Japan, Vietnam, Singapore, TaIwan etc.) and includes the traditions of 
Pure Land, Zen, Nichiren Buddhism, Tibetan Buddhism, Shingon, and Tiantai 
(Tenda1). In some classiIficatilons, 

Vajrayana - practiced mainly In Tibet and Mongolia, and adJacent parts of 
China and RussIa - 1s recognized as a third branch, while others cÏlass1Ify 1t as 
a part of Mahayana. 

'While Buddhism 1s practiced prIimarily in Asia, both maJor branches are now 
found throughout the world. Estimates of Buddhistsỉ worldwide vary 
sigmficanftly depending on the way Buddhist adherence 1s defined. Estimates 
range from 350 million to 1.6 billion, with 350—550 million the most widely 
accepted figure. Buddhism 1s also recognized as one of the fastest ørowing 
reliplons In the world. 

Buddhist schools vary on the exact nature of the path to liberation, the 
1mportance and canonIcIty of varIous teachings and scriptures, and especially 
theIr respective practices. The foundations of Buddhist tradition and practice 
are the Three Jewels: the Buddha, the Dharma (the teachings), and the Sangha 
(the commumty). Taking "refuge In the triple gem” has traditionally been a 
declaration and commitment to being on the Buddhist path, and In general 
distinguishes a Buddhist from a non-Buddhist. Other practices may 1nclude 
following ethical precepts; support of the monastic communIty; renouncIng 
conventional livinng and becoming a monastc; the development of 
mindfulness and practice of meditation; cultivation of higher wisdom and 
discernment; study of scrIptures; devotIional practices; ceremonIes; and 1n the 
Mahayana tradition, Invocation of buddhas and bodhisattvas. 


'What is Buddhism? 


Buddhism 1s a path of practice and spiritual development leading to Insight 
Info the true nature of reality. Buddhist practices like meditation are means of 
changing yourself In order to develop the qualitles of awareness, kindness, 
and wisdom. The experience developed within the Buddhist tradition over 
thousands of years has created an Incomparable resource for all those who 
wiIsh to follow a path - a path which ultimately culminates in Enlightenment 
or Buddhahood. An enliphtened beiIng sees the nature of reality absolutely 
clearly, Just as 1t 1s, and lives fully and naturally In accordance with that vision. 
Thịs 1s the goal of the Buddhist spiritual life, representing the end of suffering 
for anyone who attaIns 1t. 


Because Buddhism does not Include the idea of worshipping a creator øod, 
some people do not see 1t as a relig1ion 1n the normal, Western sense. The basic 


270 


tenets of Buddhist teaching are straightforward and practical: nothing 1s fixed 
Or permanent; actions have consequences; chanøge 1s possible. So Buddhism 
addresses 1tself to all people Irrespective of race, nationality, caste, sexuality, 
or gender. It teaches practical methods which enable people to realise and use 
1{s teachings In order to transform theIr experIence, to be fully responsIble for 
therr lives. 


Buddhism —- PHẬT GIÁO 


Nói đến Phật giáo tức là nói đến đức Thích-Ca Mâu-N¡, người sáng lập ra đạo 
Phật, mà các Phật tử gọi là đức Phật. Người Trung Hoa theo âm một chữ Phạn 
mà viết ra Phật-Đà, chữ này có nghĩa là Giác giả. Giác giả là người biết thấu 
suốt đến nguồn gốc các sự vật ở trong vũ trụ, cái lẽ của tạo hóa để chỉ cho 
người ta con đường giải thoát, nghĩa là sau khi chết khỏi phải trở lại làm các 
kiếp khác, thế là ra khỏi luân hồi. 

Vậy, trước khi xét qua giáo lý của đức Phật, ta nhắc qua lược sử đức Phật. 
Ngài là một hoàng tử, con vua một xứ ở phía Bắc nước Ân Độ bây giờ. Ngài 
ra đời chừng độ 600 năm trước Thiên chúa giáng sinh, suýt soát đồng thời với 
Lão Tử và Không Tử. Năm Ngài 16 tuổi thì lấy vợ, sau có một con trai. Tuy 

sống trong cảnh cực kỳ sung sướng, nhưng ông hoàng này vẫn lưu tâm đến 
mọi cảnh khổ của người đời, nào già nua, nào ốm đau, rồi lại đến cảnh chết. 
Thấy thế, Ngài sinh đăm chiêu, lúc nào cũng nghĩ đến cách làm cho mình và 
đồng loại thoát được những cảnh đau lòng ấy. Một đêm kia, trong khi mọi 
người đang ngủ yên, Ngài bỏ cung điện và gia đình ra khỏi cửa thành đi tìm 
đường giải thoát. Ngài ước mong gặp các hiền giả để hỏi đạo. Sau mấy năm 
học đạo của mấy đạo sư thuở ấy (An- Độ có nhiều đạo), thái tử vẫn chưa tìm 
ra được phương thuốc gì để chữa gôc đau khổ cho chúng sinh. Ngài bèn bỏ 
lỗi học các đạo sư, rồi một mình ngồi thiền định và quán sát dưới một gốc cây 
to. 

Sau 49 ngày thiền định, Ngài giác ngộ hoàn toàn chân lý, thấy rõ ràng trong 
trí tuệ sáng suốt của Ngài nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của sinh tử 
luân hồi. Lúc ấy, Ngài đã đi tới đích nghĩa là tìm ra đạo giải thoát mà bây giờ 
ta gọi là đạo Phật. Bấy giờ, Ngài vừa 35 tuổi. Ngài đi hoăng pháp 45 năm và 
tịch diệt năm 80 tuổi. 

Sau khi giác ngộ, đức Phật đem đạo giải thoát nhiệm mẫu giảng dạy khắp 
nơi, cho hết thảy mọi người từ vua chúa đến trộm cướp, từ người phú quý đến 
kẻ bần tiện, không phân biệt một aI. 

Theo Ngài thì Phật tánh vẫn có từ ngàn xưa trong khắp mọi thế giới và tất cả 
mọi người đều có đủ khả năng thành Phật, vì chúng sanh và Phật đều có chung 
một Bản thê sáng suốt, đều có chung một Chân tâm trong sạch linh diệu tức 


2i] 


là Phật tánh vậy. Nhưng Bản thể ở chúng sinh đã bị nhơ bụi phủ kín, Chân 
tâm đã bị ngu tối làm mê lầm xấu xa cho nên người ta chưa được thành Phật. 
Khi nào lau chùi nhơ bụi, diệt trừ hết tham sân si, trở nên hoàn toàn thanh 
tịnh, bấy giờ tự nhiên thành Phật không khác gì đức Thích-Ca Mâu-Ni. Trong 
kinh có câu: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nếu chúng sinh 
kiên quyết tu tập theo giáo lý của Phật thì chắc chăn thế nào cũng thành Phật. 
Đức Phật là một thày học chứ không phải là một chúa tế, một vị thượng đề có 
khả năng định đoạt số mệnh cho chúng ta. Vì lẽ đó, đạo Phật không hãn là 
một tôn giáo như các tôn giáo khác mà đồng thời cũng không hăn là một triết 
học. 

Những điều mà đức Phật giảng dạy là những Chân lý chi phối tất cả mọi vật 
lớn bé, vô hình hay hữu hình trong vũ trụ; những chân lý mà Ngài giảng là 
chân lý rốt ráo, cùng cực. Những chân lý này, trí Óc con người rất tầm thường 
nên chưa nhìn được hết, chưa nghe được hết, chưa hiểu và chưa suy nghĩ được 
hết. Đức Phật dạy phải tu luyện đề làm cho trí tuệ trở nên hoàn toàn sáng suốt 
để có thê trực giác thấy Chân lý cùng cực, tuyệt đối. 

Trong những chân lý mà đức Phật giảng dạy, chúng ta nên lưu ý đến hai chân 
lý sau đây để có một ý niệm đại cương về đạo Phật. 


1. Lý nhân quả - Đức Phật Thích Ca ngồi dưới gốc cây bồ-đề đã soi thấy 
nguyên nhân sâu xa của đau khổ làm chìm đắm chúng sinh từ quá khứ vô thủy 
trong thời gian vô tận: những việc làm, lời nói và ý nghĩ trong kiếp này không 
phải tiêu tán đi với thời gian mà sẽ xây hoàn cảnh của kiếp tương lai, đau buồn 
hay sung sướng. Muốn biết đời trước tạo nhân gì thì hãy nhìn đời này chịu 
quả như thế nào; muốn biết đời sau chịu quả gì thì hãy xem đời này gieo những 
nhân gì. Chân lý nảy là lý nhân quả. Chân lý này rất giản dị, đức Phật giảng 
cho chúng sinh nghe như một bài luân lý sơ đẳng, cốt khuyên dạy người ta 
nên làm điều thiện tránh điều ác, vì làm điều thiện thì được hưởng sự hay, làm 
điều ác thì phải chịu hậu quả đau đớn. Cũng như một hạt giống tất sinh ra một 
quả, gieo hạt nào thì được quả nấy. Nói bóng thì gieo việc làm tốt tất sau này 
thu được quả tốt, gieo việc làm xấu thì thu được kết quả xấu. Nhân và quả thì 
bao giờ cũng cùng một giống một loại. Mà ai cũng biết trong nhân đã có quả 
săn chỉ chờ cơ hội thuận tiện là quả phát sinh và lớn lên. Trong quả cũng có 
nhân nằm sẵn chỉ chờ dịp tốt là nhân này mọc lên để sinh ra quả. Đây là một 
thí dụ nhân sinh quả, quả sinh nhân của một ý nghĩ - oán giận tạo ra ý nghĩ trả 
thù (quả) - quả này làm nhân sinh ra hành động đánh người - quả ‹ đánh người 
làm nhân cho những hình phạt: tủ tội, xiêng xích — quả tù tội xiềng xích lại 
làm nhân cho buồn phiền đau khổ - quả buồn phiền đau khổ làm nhân đề sinh 
ra quả là thân gầy còm ôm yếu hoặc chết. 


22 


Đức Phật dạy: những nhân quả cứ theo đuôi nhau mà nối tiếp mãi trên con 
đường vô tận là thời gian nên chúng sinh cũng theo những nhân và quả ấy mà 
chết đi sống lại mãi. Sự chết đi sống lại nối tiếp nhau từ kiếp này đến kiếp 
khác như một cái vòng bánh xe quay tròn không bao giờ nghỉ. Bởi thế gọi là 
luân hồi (luân = bánh xe ; hồi = trở lại). Theo Phật dạy, con người tùy theo 
những hành động, lời nói, ý nghĩ đã làm tốt hay xấu, lành hay dữ, khi chết đi 
sẽ tái sinh trong các cõi khác nhau: cõi trời, cõi người, cõi thần, cõi súc vật, 
cõi quỷ đói, cõi địa ngục, hoặc sẽ lên các cõi thánh không còn luân hồi. 


2. Lý vô thường, vô ngã - Chân lý này cốt dạy chúng sinh nhận xét những 
hiện tượng trong vũ trụ, trong đó có con người sinh ra và hoạt động, đều là 
tạm thời, đều là giả. 

Vô thường nghĩa là không giữ lâu bền một hình dáng, một trạng thái nào, mà 
biến đối luôn. 

Vô ngã nghĩa là không có cái Ta, không có một tự thê riêng biệt, một bản 
chất cô định của mỗi vật, để tạo ra cái Ta của vật ẫy. 

Thật thế, bất cứ vật nào cũng trải qua bốn thời kỳ: sinh ra, lớn lên, già và chết 
(hay tan rã). Từ vật nhỏ li tỉ như con vi trùng cho đến những vật rất to lớn như 
trái núi, trái đất, mặt trăng, mặt trời, ngôi sao, tất cả phải chịu định luật của lý 
vô thường. 

Chúng ta thường nhận xét và tưởng tượng bốn thời kỳ ấ ây dài tương đối bền 
lâu tùy theo mỗi vật. Nhưng đức Phật với trí tuệ sáng suốt đã trông thấy vạn 
vật biến đồi liền liền. Tất cả mọi vật đều chết đi sông lại (luân hỏi), sông chết 
chết sống liền liền nối tiếp nhanh như dòng nước. Như vậy, thân ta (và mọi 
vật) luôn luôn đối mới, nhưng ta không phải chỉ có một thân mà là vô số thân 
nói tiếp nhau không xen hở, thân trước làm nhân cho thân sau và thân sau làm 
quả cho thân trước. Sở dĩ chúng ta chỉ trông thấy một thân cho mỗi người mỗi 
vật là vì sự vật thay đối quá nhanh so với sức phân biệt phàm phu. Cũng như 
chúng ta xem chiêu bóng: mỗi hình ảnh trên màn bạc là do hàng trăm hình 
ảnh trong cuốn phim chiếu ra. Tuy vậy, chúng ta không thấy sự thay đổi ấy 
mà chỉ thấy có một hình ảnh, một cảnh vật mà thôi. Chúng ta sống trong vũ 
trụ cũng y như thế. Cảnh vật và ngay ta nữa là một cuốn phim vĩ đại do vô số 
hình ảnh nối tiếp nhau diễn ra nhanh chóng mà chúng ta không nhận ra. 

Vạn vật đã biến đôi nhanh chóng mà lại không có một tự thê, một cái “Ta” 
riêng biệt. Thử xét cái “Ta” của con người là gì? Là thân và tâm hợp lại. Mà 
xác thân chỉ là sự tạm hợp của bốn chất: chất cứng (thịt, xương), chất lỏng 
(máu, nước mắt), chất nóng (thân nhiệt), chất hơi (hơi thở). Ta thử suy nghĩ: 
khí trời đang ở bên ngoài thì gọi là cảnh vật, thoạt không đầy một nháy mắt 
hít vào trong lỗ mũi hoặc thấm qua làn da mỏng đã gọi là của ta. Những thán 
khí và các thứ hơi đang ở trong phổi hay trong thịt nói rằng là của ta, nhưng 


T2 


mới thoạt thở ra khỏi mũi hay qua làn da là cảnh ngoài. Rồi cây cỏ hút lấy 
thán khí ấy thì lại gọi là của cây cỏ. Các chất kia cũng đều như vậy cả, lúc của 
ta rồi ra của người. Khi bốn chất ấy rời nhau ra, mỗi thứ trở về mỗi loại của 
nó thì còn chất gì ở lại để gọi là của ta nữa. 

Nếu lấy tâm làm ““Ta” thì tâm là gì? Là những tình cảm: vui, buồn, giận, hờn, 
yêu, ghét v.v...Trong bấy nhiêu món, lây món nào làm “Ta”? Mỗi món ấy thay 
đổi từng phút (đang vui lại buồn, đang ghét hóa yêu...). Đã thay đối thì đâu là 
cô định mà là của “Ta”. Hoặc giả phải tông hợp hết bấy nhiêu món lại để thành 
cái “Ta”: nhưng đã có hợp thì phải có tan; khi đã tan rồi thì còn thứ gì ở lại để 
làm “Ta” nữa. Như thế cái “Ta” riêng biệt cho mỗi vật thật không có. Bởi vậy 
đức Phật dạy rằng: các vật không có bản chất gì riêng biệt của nó để làm thành 
một cái “Ta” riêng của nó. Nó chỉ là những hợp tướng tạm thời của nhiều phần 
tử duyên lại với nhau. Lúc nào hết duyên thì phải tan. Đó là định luật của lý 
vô thường, vô ngã của tất cả mọi vật trong vũ trụ. 

Hiểu rõ như thế, con người sẽ không vì những cái tạm thời như xác thân, tiền 
tài, cảnh vật...mà ham mê, luyến tiếc, ghen ghét, mơ tưởng, ước mong để rồi 
đi đến lòng tham lam rồi tạo ra các tội lỗi, ác nghiệp là những nguyên nhân 
gieo nhân xấu, lượm lấy quả xấu là đau khô, là quả báo, là luân hồi. Bởi thế, 
đức Phật có nói răng: đời thế gian mà phàm phu sống, vũ trụ mà chúng ta 
trông thấy đều là giả. Cũng như chúng ta nằm chiêm bao. Trong giấc mộng, 
chúng ta trông thấy nhiều cái hay, cái đẹp. Những hình ảnh ấy tuy hiện ra 
nhưng không có thật, vì lúc tỉnh giấc thì nó biến mất không còn gì nữa. Một 
thí dụ cụ thể sẽ làm cho ta dễ hiểu hơn: Trong một căn nhà tối, một người 
trông thấy một con răn to nằm uốn khúc cuộn tròn. Người ấy hốt hoảng kêu 
la, nhưng khi có ánh đèn soi tới, con răn ghê sợ ấy chỉ là một cuộn dây thừng. 
Con mắt anh ta không nhìn thấy vật thật mà chỉ thấy vật giả. 

Như vậy, chúng sinh là người ngủ mê chỉ trông thấy hình dáng giả của đời, 
của vũ trụ. Phật là người tỉnh thức nên Phật trông thây hình dáng thật, bộ mặt 
thật của đời và vũ trụ. Vậy chúng sinh phải tu luyện cho các đức tính nó vẫn 
ân nấp trong mỗi người môi vật trở nên rực rỡ, nghĩa là đạt được Phật tánh, 
Chân tâm. Khi ấy, con người sẽ ngang hàng với Phật, sẽ sung sướng hoàn 
toàn, vì không mê lầm đau khổ, không phải sinh ra và chết đi nữa. Ấy là cảnh 
yên vui văng lặng của Niết-bàn (= không sinh, không diệt). Đây là lòng mơ 
ước, lòng tin của các Phật tử. 


ĐẠO PHẬT 


Nêu chúng ta muôn xây dựng một cuộc sông an lành hạnh phúc và thành công, 
một cuộc sông có đủ khả năng đê chông chọi với những trận cuông phong của 


274 


bất hạnh hoặc tai hoạ trong đời, cuộc sống đó cần phải dựa trên những nguyên 
tắc đạo đức hợp lý như là ngũ giới mà Đức Phật đã đề ra. 
Cuộc sống của chúng ta ở đây là những gì chúng ta đã tạo ra bằng chính ý 
nghĩ và hành động của mình. Như vậy, có thê nói là xuyên qua những tư duy 
của mình mà một người đi lên hoặc tụt xuống. Nếp suy nghĩ đã trở thành thói 
quen) về một đức hạnh nào đó sẽ khiến cho ta trở thành đức hạnh đó, và nếu 
cứ để cho tâm trú vào những ý tưởng xâu xa trong một thời gian tương đối 
cũng sẽ làm cho ta bị ô nhiễm với thói xấu đó. 
Có một quan điểm rất si mê cho là những thất bại và những sai lầm của con 
người trong cách cư xử là do người chung quanh chứ không phải do chính bản 
thân họ tạo ra, quan niệm sai lầm này xuất phát từ niềm tin không đúng cho 
là người khác có thể chịu trách nhiệm thay cho những hành động sai lầm của 
họ. Tất cả những sự nhu nhược và tội lỗi của một người đều nảy sinh trong 
tâm ý của họ, như vậy chỉ có họ phải chịu trách nhiệm đối với sai lầm ấy, và 
những ai đầu hàng trước những cám dỗ hoặc bị những dục vọng kích thích, 
sai xử đều trở thành kẻ đồng loã trong xấu xa và tội lỗi đó. Những cám dỗ này 
hoàn toàn bất lực trước những ai từ chối đáp ứng theo nó. Nhu nhược nào 
cũng nằm trong tâm con người, và nếu người ấy đầu hàng trước những cảm 
dỗ của kẻ khác, thì cội nguôn thực sự của những phiền muộn, những thất bại 
và đau khổ của người ấy chính là sự nhu nhược của họ; họ phải chịu trách 
nhiệm cho mọi hành vi của mình. 
Một lời biện hộ chung chung cho việc làm sai lầm là hành động chân chánh 
sẽ dẫn đến thất bại, thua thiệt và mất mát hạnh phúc; con người tâm trí non 
nớt như vậy, tự thân họ ít quan tâm đến hành vi tạo tác hơn là đến hậu quả do 
hành vi đó gây ra. Khát vọng muốn đạt được những kết quả vừa lòng thích ý 
là nguyên nhân sanh ra những hỗn loạn tinh thần, khiến cho con người không 
còn có thể phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là giá trị và vô giá trị, 
đâu là phải, đâu là trái. Hành động chân chính là điều rất đơn giản, trong khi 
đó, hành động sai lầm lại là điều hỗn tạp không thê giải quyết được, một điều 
sai trái thường đòi hỏi phải bịa đặt thêm vài cái sai khác để hòng che đậy nó. 
Chỉ một hành động. bắt thiện, đôi bại hoặc dối trá cần đến hàng chục điều sai 
trái khác để củng cô nó, điều này có nghĩa là họ đã tự tạo ra những nhiêu khê 
phức tạp, gây phiền muộn và khổ đau cho chính bản thân mình và cho người 
khác. 
Người tâm ý chân chánh, bản thân họ quan tâm đến hành động chứ không 
quan tâm đến kết quả; họ không màng đến việc thích ý hay không thích ý, mà 
chỉ quan tâm đến đâu là thiện là chân chánh đúng theo tinh thần giới luật. Khi 
người ấy làm một điều phải lẽ, không phải để tầm cầu điều gì, mà chỉ để trút 
bỏ những gánh nặng của hoài nghi, sợ hãi và rắc rối, họ không bao giờ vướng 
vào những chuyện nhiêu khê hoặc khó khăn không thê giải quyết được. Tâm 


D2 na) 


của họ lúc nào cũng an lạc, thanh thản; đây là những điều cần yếu cho một 
cuộc sông an lành, hạnh phúc và trường thọ. 


VẤN ĐÈ ƯA VÀ GHÉT 


Ta thường nghe những lời bọc bạch như: "Tôi cảm thấy không thích làm điều 
này, điều nọ". Một người như vậy chứng tỏ đang bị cái ta hay bản ngã trói 
buộc, khi họ chịu dưới sự thống trị của những cảm xúc, thói quen và xu hướng 
như vậy, tất nhiên không sao tránh khỏi tình trạng nô lệ cho những cảm xúc 
của mình. Những ai mong muốn thoát khỏi vần đề này cần phải có lý trí và ý 
lực hướng dẫn, phải bình tĩnh và phán xét cần trọng liên quan đến mọi VIỆC, 

lúc nào cũng phải tâm niệm rằng: "Đây là vấn đề đúng - sai, phải - trái, tốt - 
xâu, vẫn đề cần thiết hay không cần thiết, những cảm xúc của ta không liên 
quan gì đến nó cả. Vấn đề không phải ở chỗ ta cảm thấy thế nào, mà ở chỗ 
đâu là điều hợp lẽ phải làm". Nếu cuộc sống và cách cư xử của chúng ta bị 
những cảm xúc ưa - ghét này sai xử thì chúng ta chỉ là những kẻ nhu nhược, 
bù nhìn và nô lệ, dễ bị các khuynh hướng lười biếng, thiếu nghị lực, chán 
chường và bệnh hoạn lắn lướt. 

Có hai loại cảm xúc, một là loại cảm xúc có tính tiêu cực hoặc huy diệt, hai là 
loại cảm xúc tích cực hoặc có tính xây dựng. 

Loại cảm xúc tiêu cực như sân hận, ganh ty, gay gắt, thâm hiểm, nóng nảy, 
thù hăn tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng, buồn phiên, thiếu kiên nhẫn cần phải được 
ngăn ngừa, vì chúng đầu độc hay làm hại đến nhiệt huyết của đời sống và 
thường gây ra những rối loạn ở tim, não và huyết quản. Dĩ nhiên những điều 
này sẽ khiến người ta ươn yếu nhu nhược, thất bại, điên rồ, sầu muộn hoặc 
chết bất đắc kỳ tử. 

Loại cảm xúc tích cực hoặc có tính xây dựng như lòng trắc ân, cảm thông với 
tha nhân, biết chuộng điều tốt, nhân từ, thiện chí và những động lực mang tính 
vị tha cần phải được khích lệ và trau dỗi. Những cảm xúc nảy sẽ tác động qua 
tâm trên những hạch tuyến chủ yếu của thân để tạo ra sức khoẻ tráng kiện, 
hạnh phúc, thịnh vượng và sống lâu. 

Chánh niệm, sự chú tâm chân chánh, là bước thứ bảy trong Bát Chánh Đạo sẽ 
dẫn đến việc vượt qua sự buôn rầu và đề đạt đến giới thanh tịnh, chánh niệm 
bao gồm: 


1) Chánh niệm trên thán (niệm thán). 
2) Chánh niệm trên các cảm thọ (niệm thọ). 


3) Chánh niệm trên tâm (niệm tâm). 


276 


4) Chánh niệm trên các đối tượng của tâm hay các pháp (niệm pháp). 


Trong Trung Bộ Kinh (Majjhimà Nikaya) chúng ta thấy có đề cập đến 10 công 
đức lớn nhằm bảo đảm cho người thực hành bốn niệm xứ này. Không một ai 
mong muốn có được sức khoẻ tốt, an vui trong hạnh phúc, và trí tuệ có thê bỏ 
qua pháp thiền tứ niệm xứ của đạo Phật này; tu tập giới xuyên qua việc hành 
thiền là một bước rất cơ bản trong sự giải thoát khỏi mọi khổ đau và bất hạnh. 
Nhờ thiền pháp người ta học được cách suy xét đúng đắn qua mọi tình huống, 
thay vì phản ứng theo cảm xúc theo sự ưa ghét, theo thiên kiến, phong tục 
hoặc truyền thống; ta biết cách hợp lý hoá kinh nghiệm sống của mình. Khi 
đã học được bài học quý giá này, con người trở nên cao thượng hơn khi xử sự 
các trường hợp, biến cô hoặc tình huống. 

Hãy lấy trường hợp của hai người cùng gặp phải biến có liên quan đến tài 
chánh này làm minh hoạ. Một người phản ứng có tính cách xúc cảm và rơi 
vào cơn khủng hoảng cay đăng, mắt hết hy vọng và suy sụp sức khoẻ, sinh 
lực, vô phương giải quyết, hoặc cuối cùng người đó phải tự tử để giải quyết 
vấn đề. Trong khi người kia, đã học được bài học tư duy về mọi vấn đề của 
cuộc sông, có hành thiền, biết hợp lý hoá và áp dụng mọi phương pháp có thê 
được để vượt qua vấn đề, đồng thời tìm ra giải pháp thoả đáng, vì anh ta đã 
luyện tập tâm mình như các nhà lực sĩ luyện tập các cơ bắp của họ vậy. Anh 
ta là người chủ, trong khi người kia là nô lệ. Nếu người ta biết cách sống theo 
pháp (Dhamma) chắc chắn những thất vọng và đồ vỡ sẽ không tôn tại. 

Như vậy chúng ta thấy, đạo Phật là một triết lý sống đầy hy vọng, và là một 
triết lý sông chắc chắn sẽ đưa đến thành công, đạo Phật là chân lý của sự giải 
thoát khỏi bất hạnh và khổ đau. Đức Phật giải thích cho chúng ta thấy rằng, 
trong mọi sanh linh, dù khiêm tốn thấp hèn đến đâu chăng nữa đều có một 
chút giá trị, một tia trí tuệ, từ đó họ có thể nhen nhúm thành ngọn lửa, họ có 
thê phát triển với chính nỗ lực thuộc ý thức nhân bản của họ. Đức Phật luôn 
luôn khích lệ mọi người hãy cô găng phát triển tinh thần băng lời tuyên bố 
rằng, mọi nỗ lực chân chánh chắc chắn sẽ nhận lãnh một phần thưởng xứng 
đáng ở đây và bây giờ trong kiếp sông này hoặc kiếp sau. 

Đức Phật cũng tuyên bố răng mọi tham muốn thấp hèn, mọi khát vọng đối với 
những điều đê tiện, và mọi cảm xúc không xứng đáng mà chúng ta chiến thắng 
hay đẻ nén được, cũng như mọi khó khăn mà chúng ta can đảm đương đầu và 
chiến thắng được nó với sự chân chánh hợp theo những nguyên tắc đạo đức, 
những, điều này sẽ trở thành từng bậc thang nhờ đó chúng ta có thể trèo lên 
các kiếp sống cao quý hơn. Đây là quy luật của sự phát triên tấn hoá, là giáo 
lý của đạo Phật về sự chuyên hoá, chứng đạt và thành tựu (Ni iết Bàn). 

Đức Phật đã vẽ cho chúng ta bức tranh của một cuộc sống thăng hoa, một sự 
tăng trưởng từ nhỏ đến lớn, từ ít đến nhiều, từ vô minh đến trí tuệ, của sự phát 


TH, 


triển tuỳ thuộc vào nội lực bên trong, sự chuyên cân và nỗ lực nảy mâm từ 
kiêp sông này đên kiệp sông khác. Đây chính là giáo lý vê sự hoàn thiện con 
người đạt được qua lòng vị tha, gìn giữ giới luật và trí tuệ... 


Đạo Phật hiện đại như thế nào trước mắt Tây phương? 


Con người Tây phương khám phá ra rằng cách đặt vấn đề của đạo Phật đáp 
ứng nhu câu của thời đại mới. Tây phương đang chối từ Thượng Đề thì đạo 
Phật giải thích không có Thượng Đế. Tây phương phải nhờ Darwin để cắt 
nghĩa răng vũ trụ không phải do một Đẳng nào sáng tạo ra cả trong bảy ngày 
thì đạo Phật đã nói cách đây hơn 2500 năm rằng thời gian là vô thủy vô chung, 
vũ trụ là vô cùng vô tận. Tây phương ngay ngáy lo sợ về ngày phán xét cuối 
cùng của Thượng Đề thì Phật giáo nói: không có ai phán xét ta cả, chỉ có con 
người phán xét con người thôi. Tây phương trăn trở về những vấn đề siêu hình 
thì Phật giáo kể chuyện mũi tên: khi anh bị mũi tên độc bắn vào thân thì anh 
phải rút nó ra ngay hay anh ca vọng cổ hỏi mũi tên do ai băn, lý lịch thế nảo, 
ở đâu... Rút mũi tên ra: đó là nhu cầu giải phóng con người ở Tây phương và 
họ thấy nơi Phật giáo một đáp số hợp với lý tính, đặt nặng trên kinh nghiệm, 
trên thực hành, và kiêm chứng được bằng kết quả bản thân, ở ngay đời này, 
chứ không phải đợi đến khi lên thiên đường hay xuống địa ngục. 

Hợp với lý tính: người Tây phương ngưỡng mộ nét đặc biệt đó của Phật giáo, 
làm Phật giáo khác với các tôn giáo khác. Phật giáo từ chối lòng tin nếu không 
đặt cơ sở trên trí tuệ. Bởi vậy, trong Phật giáo không có tín điều. Tây phương 
ngưỡng mộ kinh Kalama khi Phật dạy: Đừng vội tin một điều gì dù điều đó 
được ghi trong kinh điển hay sách vở. Hãy quan sát, suy tư, thể nghiệm, thực 
chứng rồi mới tin. Tinh thần đó xuyên suốt kinh kệ Phật giáo. Người trí thức 
Tây phương thấy tinh thần đó hợp với khoa học, hợp với đầu óc phê phán. 
“Phật giáo là tôn giáo duy nhất thích ứng với khoa học hiện đại”, Einstein đã 
phát biểu như vậy. 

Tại sao Phật giáo hợp với khoa học? Tại vì Phật giáo không nói điều gì mà 
không có kiêm chứng. Phật giáo nói: sự vật là vô thường. Hãy nhìn chung 
quanh với mắt của mình, kinh nghiệm của mình: có cái gì là thường còn đâu? 
Cái thường còn duy nhất là khoảnh khắc này đây. Vậy thì tìm thiên đường ở 
đâu nếu không phải nơi chính cái khoảnh khắc này? Hạnh phúc nằm ngay nơi 
mỗi khoảnh khắc: đó là bài học hiện đại quý giá nhất mà Phật giáo đem đến 
cho người Tây phương. Và hãy nhìn thêm nữa: mọi sự mọi vật đều tương quan 
lẫn nhau mà có vả tương quan lẫn nhau mà diệt. Màu hồng nơi đóa hoa kia có 
phải tự nó mà có không? Đâu phải! Nếu không có mặt trời thì nó đâu có hồng 
thắm như vậy? Nhưng mặt trời có phải là tác giả duy nhất của màu hồng kia 
không? Không! Vì nêu không có mưa thì làm sao hoa sống? Nhưng mưa có 


278 


cũng là do mây, mây có cũng là do hơi nước. Cái này có thì cái kia có, cái này 
không thì cái kia cũng không. Đó là luật vô ngã của Phật giáo và cũng là luật 
tương quan tương sinh. A1 đọc sách của nhà vũ trụ vật lý học Trịnh Xuân 
Thuận đều biết: những luật đó có nhiều điểm hội tụ với khoa học vũ trụ vật 
lý. Áp dụng được luật đó vào đời sống bản thân, đời sống gia đình, đời sống 
xã hội, cam đoan không cần tìm thiên đường ở đâu xa. Đó là chưa kê đến luật 
nhân quả mà ai cũng có thể dễ kiếm chứng. Từ đó, người Tây phương đi đến 
một cái nhìn hiện đại hơn nữa vào bản chất của cuộc đời để hiểu chữ “khổ” 
trong Phật giáo. Họ chất vấn Thượng Đế: Nếu Thượng Đề là toàn năng thì 
sinh ra làm chi thiên tai, động đất, triều cường, dịch này dịch nọ giết hại phút 
chốc hàng trăm ngàn người như vậy? Nếu Ngài là nhân từ thì sao con người 
khổ thế, con người khổ thế thì Ngài ở đầu? Phải chăng, người Tây phương 
hỏi, khổ nằm ngay trong bản chất của cuộc đời như muối nằm trong biển, mà 
sinh lão bệnh tử chỉ là những khía cạnh dễ thấy nhất? Từ đó, Tây phương hiểu 
chữ “niết bàn” của Phật giáo đúng hơn hồi thế kỷ 19: niết bàn là hết khổ, mà 
hết khổ là tự mình. Bản thân tôi, mỗi khi tôi nghe ai cầu cho người chết được 
siêu thoát, tôi không khỏi cười thầm, bởi vì “siêu” là vượt lên, “thoát” là giải 
thoát, vượt lên trên tham sân sĩ thì giải thoát, vậy thì nên cầu cho cả người 
sông được siêu thoát. Tôi không dám đùa đâu, người Tây phương hiểu điều 
đó hơn ta, bởi vì họ hiểu tư tưởng nhân bản của chính họ: nhân bản nghĩa là 
con người vượt lên trên con người, con người có đủ khả năng để vượt lên trên 
chính mình. 

Nhưng vượt lên như thế nào, cụ thể bằng cách nào? Đây là cái mới mà Phật 
giáo đem đến cho Tây phương và đem đến trong tính thần khoa học. Trong 
lịch sử, Tây phương đã vượt quá ta hăng mấy thế kỷ nhờ khám phá thế giới 
bên ngoài. Nhưng đến một lúc họ bỗng giật mình thấy rằng khám phá thế giới 
bên ngoài không đủ để đem lại hạnh phúc như họ tưởng bởi vì con người còn 
có đời sống ở bên trong. Ngài Đạt Lai Lạt Ma nhắc họ: “Những vấn đề của 
chúng ta, dù đến từ bên ngoài, như chiến tranh, như bạo lực, như tội ác, hay 
đến từ bên trong dưới hình thức khổ đau về tâm lý hay tình cảm, đều sẽ không 
tìm ra giải pháp chừng nào chúng ta còn không hiểu chiều sâu nội tâm của ta”. 
Đó là lúc mà ngài và các vị sư đắc đạo của Tây Tạng đến Âu Mỹ, mang theo 
một ánh sáng khoa học mới rọi soi vào nội tâm của con người, để làm một 
cuộc cách mạng thứ hai mà người Tây phương gọi là “cách mạng ở bên trong”, 
bố túc cho “cách mạng ở bên ngoài” mà Tây phương đã từng làm, từng biết 
với khoa học. Chìa khóa của hạnh phúc không nằm ở đâu khác hơn là trong 
nội tâm mỗi cá nhân. Mà muốn nhìn thấy cái chìa khóa đó thì phải rọi soi vào 
bên trong bằng những kỹ thuật thiền định mà các nhà sư Tây Tạng đã thực 
chứng do chính kinh nghiệm của họ. Trong lĩnh vực này, đừng hòng các lang 
băm đến làm ăn bịp bợm: khoa học Âu Mỹ đã đặt nền móng vững chắc cho 


2/9 


cuộc thám hiểm vào não bộ của con người. Các nhà sư Tậy Tạng đã đem chính 
bản thân để các máy móc tối tân trong các đại học danh tiếng nhất của Mỹ đo 
lường ảnh hưởng của thiền định trên não bộ. Họ không phải chỉ đem lời nói, 
họ đem thực hành, họ đem kỹ thuật, phương pháp cụ thê để các nhà khoa học 
quan sát, phán xét tính hiệu nghiệm của thiền định, góp phần lớn vảo sự phát 
triển của ngành sinh học thần kinh. Tôi xin thú thực: bản thân tôi có tính đa 
nghi, khi đọc lịch sử đức Phật, tôi không hiểu làm sao Phật có thể ngôi thiền 
định dưới bóng cây bồ đề trong suốt 49 ngày. Bây giờ thì tôi hiểu: mỗi người 
chúng ta đều có một sức dự trữ tâm linh mà ta không ngờ bởi vì chưa bao giờ 
sử dụng. Tôi sẽ trở lui lại điểm này - cuộc hành trình của ta tìm ta để chữa 
bệnh cho chính ta và chữa bệnh cho thời đại. 

Bây ØIỜ, tiếp tục vẫn đề nhân bản và khoa học, có phải sức quyến rũ của Phật 
giáo chỉ năm ở tính khoa học của Phật giáo mà thôi hay không? Tôi không nói 
đến chiều sâu của triết lý Phật giáo ở đây, cũng không nói đến tính minh triết 
mà Tây phương đang tìm lại. Tôi chỉ hạn chế trong một vẫn đề nữa thôi: đạo 
đức. Đạo đức học ở Tây phương là những răn câm, những mệnh lệnh. Người 
Tây phương hiện đại có cảm tưởng như có ngón tay chỉ vào trán và ra lệnh: 
mày không được thế này, mày không được thế kia, mày làm là phạm tội. Phạm 
tội với ai? Tại sao như thế là phạm tội? Tại sao tội đó phải nhờ một người 
khác giải tội với Trên Cao? Đạo đức đó, con người hiện đại chối bỏ vì họ cảm 
thấy như vậy là hãy còn vị thành niên. Đạo đức của Phật giáo trái hăn, bắt 
nguôn từ con người. Không ai ra lệnh, không ai răn cắm. Phật giáo nói: tham 
thì khổ, sân thì khô, s¡ thì khổ. Từ thì vui, bi thì vui, hÿ thì vui, xả thì vui. Từ 
bi hỷ xả, cứ thực hành sẽ thấy vui. Tham sân si, cứ mắc vào sẽ thây khô. Đừng 
giết hại, đừng nói dối, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng say rượu: đó là năm 
điều tôi tự nguyện với tôi, làm được đến đâu chính tôi nhẹ nhàng đến đó. Đạo 
đức của Phật giáo là thực nghiệm, nhắm mục đích làm cho con người tốt hơn 
đã đành, nhưng cốt nhất là làm nội tâm thanh thản, bởi vì thanh thản chính là 
hạnh phúc. 

Hơn thế nữa, đạo đức Phật giáo còn thức tỉnh con người hiện đại ở Tây phương 
ở chỗ nới rộng lòng từ bi và ý thức liên đới ra khắp chung quanh, không những 
Ø1ữa người với người, mà còn giữa người với thú vật, với thiên nhiên. Dưới 
ảnh hưởng của tôn giáo cô truyền của họ, Tây phương đã cô vũ, huy động từ 
thế kỷ 17 mọi cô găng đề chinh phục, cai trị thiên nhiên. Chiến công đó, nhân 
loại cám ơn. Xẻ sông, lắp núi: cái gì con người cũng làm được, thiên nhiên đã 
bị nhân hóa. Nhưng thiên nhiên cũng đã bị khai thác, bóc lột đến kiệt quệ, 
rừng trọc đầu, mưa hóa chất, nước nhiễm độc, chúng ta biết rõ hơn ai hết. Và 
rốt cục, con người ăn trong miếng ăn những chất độc do chính con người thải 
ra. Đạo đức đối với thiên nhiên trở thành trách nhiệm của chính con người. 
Các tôn giáo khác nói: không được giết người. Phật giao nói: tôi nguyện không 


280 


sát sinh, nghĩa là không giết sự sống, và sự sống đó, thú vật đều có, cây cối 
thiên nhiên đều có, vũ trụ, khí quyền, trái đất đều có, tất cả đều liên đới với 
con người, phải yêu thương nhau như một thì mới sống còn với nhau. (Trích 
từ "Hãy Bay với Hai Cánh vào Hiện Đại của Cao Huy Thuân - Thư Viện Hoa 
Sen”) 

-—=0O0--- 
Buddhist texts - speak of four types or qualities of 1ntelligence: 

- _ Great Intellipgence — because we must analyze the subJect 
matter carefully. 

- _ Clear Intelligence — because we can not natively conclu- 
de that something 1s the case except on the basis of the 
meficulous (tỉ mỉ) analysIs. 

- _ SWIft Intelligence — because we need to be able to “think 
on our feet”. 

- _ Penetrating Intelligence — because we need to pursue the 
full implication (sự kiện) of the line of inquIry (sự thâm 
tra). 


Bulge - chỗ lồi, chỗ phông ra 

Bullock — bò thiến 

Bulwart — solid wall-like-structure raIsed for defense = bức tường thành 
Bungle — awkwardly = vụng về, cầu thả 

Buoyancy - khả năng chóng phục hồi sức khoẻ; tinh thần hăng hái 
Buoyant — sôi nồi, vui vẻ 

Bustle - hối hả, vội vàng 

Buttress — structure of masonry or wood for supportIing = trụ tường 


Buzzard — predatory bird = chim săn mỗi 





281 


C 


Cackle - tiếng gà cục tác, tiếng cười khúc khích 

Cacophony — hardness in a sound of word = tiếng lộn xộn chói tai 

Cadastral - địa chính (cadastral map = bản đồ địa chính) 

Cadenced — có nhịp điệu 

Caduceus — y hiệu (dấu hiệu hai con răn quấn nhau) 

CaJolery - lời tán tỉnh 

CakkavattI (pali) — world ruler - 1s an anclent Indian term used to refer to an 
1deal universal ruler, who rules ethically and benevolently over the entire 
world. Such a ruler's reIgn 1s called sarvabhauma. 

Callously — nhẫn tâm, tàn nhẫn (Callous - bị chai ở tay, chân) 

Camber - mặt khum, mặt vòng lên 

Canny - cân thận, dè dặt 

Canon — kinh điển 

Caprice — tính thất thường (Capricious - đồng bóng) 

Carapace — mai rùa 

Cardamom -— cây bạch đậu khấu 

Caricature — tranh biễm hoạ 

Carmine - chất đỏ son, màu đỏ son 


Carnality - nhục dục 


282 


Cartouche — trang hoàng theo hình xoăn ốc 

Cartography - bản đồ học 

Cassla - rượu lý màu đen 

Castigate - trừng phạt, trừng trị, khiển trách 

Castration - thiến 

Casuistry — khoa phán quyết đúng, sai 

Cataclysm - đại hồng thủy, biến cô địa chất, tai biến 

Catalyst — substance that enable chemical reaction = chất xúc tác 

Catapult — ná thung, súng cao su 

Cataract — thác nước, cơn mưa như trút 

Catechism — sách giáo lý vấn đáp 

Cauldron - vạc để nẫu 

Causality - Karma: Relation between a cause and 1ts effect (luật nhân quả) 

1s the relation between an event (the cause) and a second event (the effect), 
where the second event 1s understood as a consequence of the first. 

Cause of dukkha — nguyên nhân của khổ - The cause of dukkha is *Tanha, 
which means cravIng. This craving 1s of three kinds, craving for sensualIty, 
sensual experlence (kamatanha), craving for continued exiIstence 
(bhavatanha), and craving for non-exIstence (vibhavatanha). Craving for 
continued existence 1s linked to the eternalist view, wanting to live forever, 
whereas craving for non-existence 1s linked to the annihilatlonist view of 
everything ceasing at death. 

Craving 1s exactly the same mental state (cetasika) as øgreed (lobha), although 
has a wider application. The two types of craving connected to existence also 


have similarifles to the opposiftes of øreed and anger, In that they are both 
attachment to different sides of the same con. In soclety these 


283 


cravings can be recognized by people”s attachment to their appearance and 
wealth, striving to stash away the millions they estimate wIll be needed to 
cover ther retirement. The craving for non-exIstence, on the other hand, leads 
to such extremes as suicide, alcoholism, narcotic addiction, and poInting out 
the foibles of your local dictator (death wIsh). 


The concepts of eternalism and annhilatlonism have been around for 
thousands of years. Some people attach to the idea of reIncarnation, where 
their self goes on from one life to another, and others believe that everything 
ends at death. In a way, both of them are half truths. 


The error 1n the first concept 1s that there 1s no self, although something does 
move on, and with the second concept 1t 1s true that this particular being we 
have, does come to a complete end, yet agaIn, something moves on. 


The problem 1s that In Ignorance we focus upon the product rather than the 
manufacturer. 


Whoever we are, eventually we are most certainly all history, and were only 
here In the first place so that the mind could continue fo experlence, so Our 
being here has no øreat sIignificance. Even many Buddhists think of theIr being 
goIng on and on through different lives, but 1t doesn't happen like that. It 1s 
the mind that goes on and on, using up 1fs creatlons and then getting another 
One. 


The Interesting aspect of Tanha 1s that 1t comes down to the prImal 1nstinct of 
øreed for survival, preed for experlence, and 1t really 1s dukkha as there Is 
absolutely nothing at all that wIll satIsfy 1t. Thus, whatever you do to feed 1t, 
and no matter how much money you accumulate, Tanha Just Increases. What 
fools most people 1s that while their mind 1s being controlled by Tanha they 
actually think that Tanha 1s thelr “self”, so they never come to face the reality 
of their own attachments. 


The only significance we can achieve from experIencing our mind”s travels 1n 
Samsara 1s by waking up and seeiIng things as they really are. 


The Cause of Dukkha 1s the Second Noble Truth. 


*Tanha (Pali, SanskrIt: trishna) 1s a Buddhist term that literally means "thirst, " 
and 1s commonly translated as craving or desIre. 


284 


Nguyên Nhân Của Khổ - 'Tình dục là nguyên nhân chính gây ra sự khổ 
đau 


Bắt cứ ai khao khát cuộc sống của người tu hành đều phải chọn cho mình một 
lỗi sống đơn sơ - và cũng chính vì lý do đó mà các truyền thống tu tập đã được 
hình thành - vì khi suy xét thật cần thận chúng ta sẽ nhận thấy chỉ khi nào loại 
bỏ được mọi ham muốn vô độ, dục vọng và thèm khát thì khi đó mới có thê 
tự giải thoát cho mình khỏi khổ đau. 


Nếu đã quyết tâm muốn vượt lên trên mọi khổ đau thì phải loại bỏ nguyên 
nhân của chúng, và sự ham muốn tình dục là một trong những nguyên nhân 
nhất thiết sẽ mang lại khổ đau. Nếu muốn chọn một cuộc sống nơi tu viện thì 
phải chế ngự được sự ham muốn tình dục vì tu viện không phải là nơi nuôi 
dưỡng những gì có thể làm phát sinh ra sự thèm khát tình dục. 


Tam Độc gây ra sự khổ đau 


Thông thường khi nói về nguyên nhân của khổ, đa số cho là ba độc: tham, sân, 
si. Nhưng nguyên nhân của khổ có thể nhìn từ cạn đến sâu. Theo cạn thì 
nguyên nhân của khô là ba độc hoặc mười phiền não: tham, sân, si, mạn, nghị, 
thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cắm thủ. 


Sâu hơn một chút thì ái dục được xem là nguyên nhân của khổ. Sâu hơn và tột 
cùng thì vô minh chính là nguyên nhân của khô. Vô minh thường biểu lộ qua 
hai khía cạnh: chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là tin có một cái Ta chân thật, 
hiện hữu tự tánh và bám víu vào nó. Chấp pháp là cho rằng tất cả sự vật thật 
có tự tánh, thường hằng không thay đồi. 


Chấp ngã và chấp pháp là hai căn bệnh vô thỉ của chúng sinh mà cũng là 
nguyên nhân chính của đau khổ luân hồi. Tất cả giáo lý Phật pháp đều nhằm 
giải trừ hai căn bệnh này. Tuy nhiên giáo lý Tiểu thừa nhân mạnh về việc điều 
trị bệnh chấp ngã, còn giáo lý Đại thừa nhân mạnh về việc điều trị bệnh chấp 
pháp. 


Thực ra, khổ chỉ là một trong nhiều nghĩa của dukkha, như bất toàn, hư dối, 
giả tạo, bất an, tạm bợ, trống rỗng, vô nghĩa, bất toại, không đáng tầm cầu, 
không nên bám víu, không nên tin cậy v.v. Rất khó tìm ra một chữ thích hợp 
để dịch trọn nghĩa từ dukkha. Khi nói đến dukkha Đức Phật không phủ nhận 
có hạnh phúc trong cuộc sông này. Ngài công nhận có nhiều loại hạnh phúc 
tinh thần và vật chất như hạnh phúc của thỏa mãn giác quan, hạnh phúc của 


285 


đời sống gia đình thuận hoà hiếu thảo, hạnh phúc của sự thành đạt, hạnh phúc 
của lòng từ thiện vị tha v.v. và cao hơn nữa là hạnh phúc của đời sống độc cư 
thiền tịnh, hạnh phúc của sự thoát khỏi ràng buộc, hạnh phúc của đời sống nhẹ 
nhàng thanh thản, an nhiên tự tại v.v... Ngay cả những hạnh phúc trên cõi trời 
Dục giới, những cảnh thiền hữu sắc, vô sắc với tâm an lạc, thuần tịnh cũng 
không năm ngoài dukkha. Bởi vì chúng đều là đối tượng của sự đối thay, bất 
toàn, tạm bợ... không nên tầm cầu, không nên bám vu... Nghĩa là tất cả hạnh 
phúc nào thuộc về thế gian đều nằm trong dukkha. Như vậy, dukkha không 
chỉ có khổ mà còn bao hàm cả lạc và hỷ trong tam giới. 


Tam Khổ 
Tam khổ là ba nỗi khổ xét theo nguyên nhân và mức độ gây khổ, gồm: 


1.Khổ khổ (skt. duhkha-duhkha) Nghĩa là khổ vì những sự khổ của thế tục, 
chăng hạn khô vì đói khát, khô vì phải trải nạn chiên tranh. Đây là mức độ 
khô thâp nhât mà a1 cũng cảm nhận được. 


2.Hoại khổ (skt. viparinama-duhkha) Nghĩa là khổ vì sự thay đổi. Ở cấp độ 
nảy, ngay cả những kinh nghiệm tưởng có vẻ khoái lạc thì cũng là khô. Sở dĩ 
con người cảm thấy các kinh nghiệm đó là vui sướng là bởi họ đã so sánh 
chúng với những kinh nghiệm đau đớn. Sự vui sướng đó chỉ là tương đối. 
Trong khi đó, sự vật luôn thay đổi, vì vậy sau một thời gian thì những kinh 
nghiệm tưởng chừng là vui sướng đó chỉ còn là sự nhàm chắn, không thỏa 
mãn, sự vui sướng rồi cũng mắt đi. 


3.Hành khổ (skt. samskara- duhkha) Nghĩa là khổ vì duyên sinh, tức trạng thái 
khô ở kiếp này không chỉ là nên tảng cho cái khổ {rong kiếp này mà còn là 
nên tảng cho đau khô trong kiếp sau. Cái khổ này nối tiếp nhau kéo từ đời này 
sang đời khác một khi con người vẫn nằm trong vòng vô minh. Sự nhận biết 
về khô ở mức độ này là sâu sắc nhất. 

Cavalierly — phong cách hiệp sĩ 

Caveat — báo trước 


Celestial deities — thiên thần 


Celibacy - sống độc thân 


286 


Central Buddhist Sangha - GHPG Trung ương 

Cerebral — relating to the brain or head = thuộc về não 

Certitude - sự tin chắc, sự biết đích xác 

Cha (Tibetan) — butter tea 

Chaff - trâu, rơm rạ bằm nhỏ 

Chafing — sơ ra, xước ra 

Chagrin — distress of mind cause by disappointment = buôn nản, chán nản 
Chakras — spIritual energy 


The Seven Chakras — Yogic tradition teaches that we have two bodIes — our 
tangIble, physical body and our “subtle”, or energetic body. Seven subtle 
energy centers or cøkras (meaning “wheels” in SanskrIt), le along the 
midline of the subtle body, within the spine, at the points where the main 0đ¡s 
(energy channel) Intersect. Each chakras 1s assoclated with not only a 
particular part of the body but also a particular color, mantra, and mental or 
emotional benefIt. 

Meditation on the chakras can help to release physical and emotional tensions 
connected to their individual location. To meditate on a particular chakras, 
visualize 1t as a radian lotus 1n the relevant place within your body, or as a 
spinning wheel of light — 1n that chakra”s color. Breath 1n and Imagine energy 
flowing Into the chakra; then breath out and imagine that same energy 
radiating throughout your body. Gentle repeat the seed mantra of your chosen 
chakra to enhance the benefIts. 


Chakra Name Locafion Color Seed Mantra Mcditation Bencfit 


Sahasrara Crown ofthe Whieor (Om(aaa-uuu- L1Iberation of the 
head golden mmm) mind 
Ajna Center ofthe Deepblue Om (aaa-uuu- Enhance Intuition 
forehead,the or violet mmm) 
“third eye” 
Vishuddha Throat Skyblue Ham (hanng) Improved commu- 
-nIcafion 


287 


Anahata Center ofchest Green Yam (yanng) Spirtual and emo- 
tional opening 
Manipura Solarplexus Yellow Ram (ranng) Transcendence of 


physIcal desire 
Swadhisthana Aroundthe (Oranse Vam (vonng) Emotional balance 
sacrum and enhanced 
CreafIVIty 


Muladhara Perineum Red Lam (lonng) Release of deeply 
between the held anxIety 
anus and 
genitals 


(“The Body, Mind, Spirit Miscellany Tác giả Jane Alexander) 


Chakra - Trong Ân Độ giáo và một số nền văn hóa châu Á, một chakra 
(Devanagari, Tiêng Việt: Luân xa) được cho là một nexus của năng lượng tâm 
linh hay/và sinh lý ân trong cơ thê con người. 


Từ nguyên thủy trong tiếng Sanskrit cakra mang ý nghĩa là "bánh xe" hay 
"vòng tròn", và đôi khi được dùng đề chỉ đến "bánh xe của luân hồi", đôi khi 
còn được gọi là Luân xa theo âm Hán Việt. Một số truyền thống miêu tả 5 hay 
7 luân xa, một số khác là 8. 


Các luân xa được miêu tả như là xếp thành một cột thăng từ gốc của cột sống 
lên đến đỉnh đầu. Mỗi Luân xa liên quan tới một số chức năng tâm sinh lý, 
một khía cạnh của nhận thức, một phần tử cổ điển (nước, lửa, khí, đất), một 
màu sắc nào đó và nhiều đặc điểm khác. Chúng thường được hình tượng hóa 
bằng các hoa sen với số cánh khác nhau cho mỗi luân xa. 


Các luân xa được cho là đem lại năng lượng cho cơ thể và có liên quan đến 
các phản ứng của cơ thể, tình cảm hay tâm lý của một người. Chúng được xem 
là các điểm chứa năng lượng sông, hay là prana, (cũng còn được gọi là shakti, 
hay khí), được cho là lưu chuyên giữa các điểm đó dọc theo các đường chảy 
gọi là nadis. Chức năng của các chakra là xoay tròn để thu hút vào Năng lượng 
sống từ vũ trụ để giữ cân bằng cho sức khỏe về tâm linh, tâm lý, tình cảm và 
sinh lý của cơ thể. 


Các luân xa được đặt ở các tâng lớp khác nhau của các mức độ tính vi của tâm 
linh, với Sahasrara (Luân xa vương miện) tại đỉnh đâu liên quan đên nhận thức 


288 


thuần túy, và Muladhara (Luân xa gốc) tại điểm đáy liên quan đến vật chất, 
được xem đơn giản như là nhận thức đã được làm thô hóa. 


Bảy chakra cơ bản: 
Sahasrara — Crown Chakra 


Sahasrara hay là luân xa vương miện được cho là luân xa của nhận thức, luân 
xa chủ lực điều khiến tất cả các luân xa khác. Vai trò của nó giống như vai trò 
của tuyến yên (pituitary gland), tiết Ta các nội tiết tố (hormone) để điều khiển 
phần còn lại của hệ thống các tuyến nội tiết, và cũng nối với hệ thần kinh trung 
ương thông qua vùng não điều khiến thân nhiệt, đói, khát,...(hypothalamus). 
Vùng não này (thalamus) được cho là có một vai trò quan trọng trong cơ sở 
vật lý của nhận thức. Hình tượng hóa bằng hoa sen với ngàn cánh. Màu sắc: 
Tím hoặc Trăng bạc. 


Ajna —- Third Eye Chakra 


Ajna hay là con mắt thứ ba, luân xa giữa hai chân mày được nối với tuyến 
tùng (pineal gland). Ajna là luân xa của thời gian và nhận thức về ánh sáng. 
Tuyến tùng là một tuyến rất nhạy với ánh sáng, sản sinh ra nội tiết tố 
(hormone) melatonin, điều khiến các bản năng ngủ là thức tỉnh. Nó cũng được 
phỏng đoán là cũng sản xuất một lượng nhỏ hóa chất tạo cảm giác lâng lâng 
là dimethyltryptamine. Hình tượng hóa bởi một hoa sen hai cánh. Màu sắc: 
chàm (xanh đậm). 


(Chú thích: có một số tranh cãi về thứ tự của tuyến yên và tuyến tùng trong 
quan hệ của chúng với luân xa vương miện và luân xa ở giữa hai chân mày, 
dựa trên các miêu tả trong cuốn sách của Arthur Avalon về kundalini gọi là 
Sức mạnh của rắn hay là các nghiên cứu thực nghiệm.) 


Vịishuddha — Throat Chakra 


Vishuddha hay là luân xa CuỖng họng được nói là liên quan đến sự truyền 
đạt thông tin và sự phát triển, và của việc diễn đạt ý tưởng. Luân xa này song 
song VỚI tuyến giáp (thyroid), một tuyên cũng nằm trong cuống họn ø, sản xuất 
nội tiết tổ (hormone) điều khiến sự lớn lên và trưởng thành của cơ thể (thyroid 
hormone). Hình tượng hóa bằng một hoa sen có mười sáu cánh. Màu: Xzw 
da trời. 


289 


Anahata —- Heart Chakra 


Anahata hay là luân xa fim liên quan đến những tình cảm cao hơn, lòng từ bị, 
tình yêu, sự cân bằng, và tình trạng hạnh phúc. Nó liên quan đến thymus, nằm 
trong ngực. Cơ quan này là một phần của hệ miễn dịch, cũng như là một phần 
của hệ nội tiết. Nó sản xuất ra những tế bảo T chịu trách nhiệm đánh trả bệnh 
tật, và bị ảnh hưởng xấu bởi tâm trạng căng thắng. Được hình tượng hóa bởi 
một hoa sen với 12 cánh. Màu: Xa? lá cây 


Manipura — Solar Plexus Chakra 


Manipura hay là luân xa búi mặt trời có liên quan đến sự chuyên đổi từ nền 
đến các tình cảm cao hơn, năng lượng, sự tiêu hóa và đồng hóa, và được cho 
là liên quan đến vai trò của tuyến tụy (pancreas) và các tuyến thượng thận nằm 
phía bên ngoài (adrenal glands), và vỏ thận. Những tuyến này đóng những vai 
trò quan trọng trong sự tiêu hóa, sự chuyên đổi từ thức ăn thành năng lượng 
cho cơ thể. Được hình tượng hóa bởi một hoa sen với 10 cánh. Màu: 1⁄2/:z 


Swadhisthana — Sacral Chakra 


Swadhisthana hay là luân xa xương cùng được xem là ở vùng háng, và liên 
qua đến các tình cảm cơ bản, tình dục và sự sáng tạo. Luân xa này được nói 
là tương ứng với tinh hoàn hay buông trứng, sản xuất ra nhiều loại nội tiết tố 
tình dục khác nhau có trong chu kỳ sinh sản, có thể tạo ra những đảo lộn tâm 
trạng đáng kể. Hình tượng hóa bởi một hoa sen với 6 cánh. Màu: 2ø eø 


Muladhara — Root Chakra 


Muladhara hay là luân xa gốc liên quan đến bản năng, sự an toàn, sự sống 
còn và các tiềm năng cơ sở của con người. Trung tâm này nằm ở vùng giữa 
cơ quan sinh dục và hậu môn. Mặc dù không có cơ quan nội tiết nào nằm ở 
nơi đây, nó được nói là liên quan đến tuyến thượng thận ở bên trong (inner 
adrenal glands), gọi là adrenal medulla, chịu trách nhiệm chống trả khi sự sinh 
tồn bị đe dọa. Trong khu vực này có mỘt cơ điều khiến VIỆC xuất tinh. Một sự 
song song được đưa ra giữa các tế bảo tinh trùng và tế bảo trứng, nơi mã di 
truyền nằm cuộn xoăn lại, và là nơi chứa kundalini. Ký hiệu bằng hoa sen với 
4 cánh. Màu: Đỏ 


290 





Truyền thống phương Tây gần đây liên kết màu sắc và chức năng tâm linh 
cho 7 luân xa chính. 


Chakra Meditation for beginners - only needs a person”s commitment and 
willingness to try 1t. This kind of medifation focuses on the body”s energy 
centers. These centers keep the body free of diseases and In balance. If one or 
more of the chakras become Imbalanced, It can produce fatigue, a 
compromised Immune system, stress and other kinds of allments. 


Preparation for the Chakra Meditation for Beginners 


Before you start, decide where you w1Ïll meditate. It”s extremely beneficial to 
have an area when practicing this meditation. Find an area that*s free of 
distractions. You”lÏ know when you enter this area as you wIll feel 1t”s only 
for the meditation practice. The more you practice chakra meditation, the 
deeper silence you”lÏ create within your special place and yourself. This area 
wIll be your sanctuary and wIll begin to draw you 1n that place of Inner 
tranquIlIty. 


You can also make an altar by decorating a table. Put a nice material on the 
table and place special obJects and Icons that symbolize sacredness. You can 
have an 1con or pIcture of Buddha, a candle, flowers or whatever you like that 
wIll help you practice chakra meditatlon for beginners. A meditation pillow 
can also help keep your posture aligned. 

You really need to use your Imagination and truly throw yourself Into this 
meditation otherwise 1t makes 1t a lot more difficult. 


I. Find a place where you'll be undisturbed for about 30 minutes. 


291 


Lie down on a mat or rug placed on the floor. You can also sit on a 
charr Iƒ you can medHtate 1n this posItion. 


2. I possible, don't let your pets go 1inside the room. There 1s nothing 
worse than a dog barking or cat nuzzling you In the face while you are 
in deep medIfation. 


3. There”s a lot of imagining 1nvolved 1n chakra meditation. Don”t be 
afraid 1Ÿ you cannot see what you are asked. Having troubles Imagining 
a certain chakra means youre unbalanced In this field. Spend more time 
and focus on the ones you find hard to Imagine. 


4.. I you find it difficult to remember the Instructlons, you can ask a family 
member or friend to guide you through the chakra meditation. After a 
couple of times, you wIll be able to do 1t on your own. 


53. The chakra meditation should last between twenty to thirty minutes. 
Spend at least three to four minutes on every chakra. 


Once you have assumed a comfortable position, you wIÏll close your eyes and 
start taking some deep breaths. In through the nose, out through the mouth. 
The Increased oxyøen from breathing heavily acfs as a relaxant so you are able 
to focus on the meditatlon easler. If you are feeling particularly stressed or 
resfless try sayIng the affirmation “l am now calm and relaxed”, I find 1t quite 
effectIive In entering a peaceful mind-state. 


BegIn meditating from the Crown Chakra located at the top of your head. Feel 
and visualize a whIte energy flowIng 1nto your body like a river through the 
crown chakra. The energy confinues to pour In filling you up with a warmth 
and energy. It makes you feel calm but powerful at the same time. 


The energy feels like 1t 1s healing you. Ít simple washes away any fears, anger, 
resentment, øuIlt, sadness, helplessness. It washes away everything and leaves 
behind no thoughts, Just comfort and bliss. 


You begin to nofIce your crown chakra 1s feeling rather full and the energy 
Sfops pouring 1n. The energy begins to flow down from your crown chakra to 
your third eye or brow chakra. You can feel the energy moving from one 
area to another untIl 1t rests in-between your eyes. It”s swirling around In the 
center of your forehead. You can feel the pure relaxing energy from It. 


22 


Then the flow of energy stops as 1t has all moved from the crown chakra to 
the brow chakra. Then your throat chakra opens up and the energy 1s slowly 
flowing down 1nfo that. You feel that same comforting warmth. It relaxes all 
the muscles 1n your body as 1t passes from area fO area. 


Continue this process until you have reached your root chakra. 


Once you complete the meditation, open your eyes then note how you feel. 
You may or mipht not see a difference. When you first start to meditate, 1t 
takes some time to qulet the mind. Just be patient and continue practicIng. 
You wIll start to receive the benefits of chakra meditation If you contIinue 
donng 1t. (Author Lsamson) 

--0O0--- 


Chalice - cốc, ly rượu lễ 


Chandragupta — who was grandfather of Ashoka. He was born in 340 BC, 
ruled (320-298 BC); was the founder of Maurya Emprre... 


Chandragupta Maurya - by Cristian Violatti 


Indian Emperor Chandragupta Maurya lived from 340-298 BCE and was the 
fñirst ruler of the Mauryan Emprre. He ruled from 322-298 BCE; he was the 
father of Emperor Bindusara and grandfather of Emperor Ashoka, who was 
the third Mauryan ruler and under whose reign the Mauryan Empire reached 
1s full power and became the largest empire ever 1n the Indian subcontinent 
and one of the world's largest empires at that time. 


Before the time of Chandragupta, India was mostly composed of a number of 
small independent states, with the exception of the Magadha kingdom, a realm 
that controlled most of Northern India, which was ruled by the NÑanda dynasty. 
Chandragupta began a process that would unmfy India for the first time In 
hIstory. 


The Liberation of India 


During 326 BCE, while fighting his way 1nto India, Alexander the Great came 
across the army of King Porus, the ruler of the local state of Paurava, located 
in modern day PunJab. After fiphting to his last breath, King Porus 
surrendered to Alexander, who was Impressed by the courage and stature of 


T13 


his enemy. Alexander made Porus his ally and turned him 1nto king of all 
conquered India as a Macedonmian tributary. Shortly after this, Alexander”s 
army refused to go any further Into Asia; his men mutinied and thus the 
Macedonian army turned back and left India. 


Chandragupta was a noble member of the Kshatriya caste (the warrlor-ruler 
caste) and the main proponent for removing all frasments of Macedonian 
infiuence form India. He was related to the Nanda family, but he was an exIle. 
Ironically enough, Chandragupta was a fugitive 1n the camp of Alexander the 
Great during the time of his exile, and 1t 1s possIble that he personally met 
Alexander the Great. 


With the help of his wise chief advisor and future prime mimister Kautilya 
Chanakya, Chandragupta raised a small army. The military strength lacked by 
Chandragupta”s force was balanced out by the cunning strategles used by 
Kautilya Chanakya. Chandragupta entered the capital of the Magadha 
kingdom, Pataliputra, where he triggered a civil war using Kautilya 
Chanakyaˆ”s Intelligence network. In 322 BCE he finally seized the throne 
putting an end to the Nanda dynasty, and he established the Mauryan Dynasty 
which would rule India until 1§5 BCE. After this victory, Chandragupta 
fought and defeated Alexander”s generals located in Gandhara, present day 
Afghamistan. Following these successful campaigns, Chandragupta was seen 
as a brave leader who defeated part of the Greek Invaders and ended the 
corrupt Nanda øovernment, thus øaining wide public support. 


Chandragupta”s courage, coupled with Kautilya Chanakya”s Intelligence, 
soon turned the Mauryan EmpIre Into one of the most powerful øovernments 
at that time. Pataliputra remained the 1mperial capIfal, and the 1nitial territory 
confrolled by Chandragupta extended all across Northern India from the Indus 
River In the west to the Bay of Bengal In the East. 


After the death of Alexander the Great in 323 BCE, the Eastern terrItorles 
confrolled by the Macedonlans fell Into the hands of General Seleucus, 
Iincluding the region of the PunJab, which today 1s part of Northern India and 
Eastern PakIstan. Seleucus was busy enough with what was happening on the 
western borders, so Chandragupta saw a tempting opportumty and launched 
an attack on Seleucus and captured a big portion of what today 1s PakIstan and 
Afghamistan. In 305 BCE, Chandragupta signed a treaty with Seleucus 1n 
which both rulers established borders, and the Punjab was given to 
Chandragupta In return for 500 war elephants. 


294 


TH"... 





The Government of Chandragupta & Imperial Expansion 


During the government of Chandragupta, we find the Greek Magasthenes, an 
ambassador of Seleucus, who lived 1n the court of Pataliputra from 317-312 
BCE. He wrote many different reports about India and although his original 
Work 1s lost, We can pIece together some I1nformation found 1n subsequent 
works. He reported that the Indians: 

“,.. never drink wine except af sacrfice... The simplicity oƒ their laws and 
their contracts is proved by the ƒact that they seldom go to law. They have no 
suits about pledges and deposits, nor do they require elther seqls or Wifnesses, 
but make their deposits and conflde In each other `. 


Magasthenes also reports that Pataliputra was nine miles 1n length and about 
two miles in width. Chandragupta”s palace was full of luxuries and all type of 
Osfentatlous possesslons. Inside his palace, Chandragupta paid the price of 
ascending to power throuph the use of violence: he lived In 1t for 24 years, 
almost as a recluse, with very limited public exposure, solely devoted to the 
srowth of the empire. He managed to extend his empire westwards and 
became the master of all Northern India. According to the reports of 
Magasthenes, Chandragupta”s army was composed of 600,000 foot soldiers, 
30,000 horses, and 9,000 war elephants. 


After becoming the master of all Northern India, Chandragupta began a 
campaIgn to conquer the southern half of the Indian subcontinent. Battle after 


battle, the Mauryan forces absorbed most of the independent Indian states 


215 


until eventually, in 300 BCE, the borders of the Mauryan Empire extended 
southward 1nto the Deccan Plateau. Chandragupta, however, failed to annex 
the small kingdom of Kalinga In present day Odisha In central-eastern Indlia, 
on the Bay of Bengal. This pending conquest would be completed in 260 BCE 
by Emperor Ashoka. 


Abdication & Death 


In 298 BCE, Chandragupta voluntarily abdIcated the throne 1n favour of hIs 
son Bindusara, who became the new Mauryan emperor. What we know after 
this point seems closer to legend than an actual hIstorIcal account. It 1s said 
that Chandragupta turned Into an ascetic and follower of Jainism. JaIn 
tradition claims that Chandragupta migrated south and, consIstent with the 
bellefs of Jainism, he starved himself to death Inside a cave. This event 
supposedly took place 1n Sravana Belgola, a city about 150 kilometers away 
from Bangalore, which 1s one of the most Important places of pIlprImage In 
Jainism. 


(Cristan Violaffi 1s an independent author, public speaker, and former editor 
of AncIent History Encyclopedia with a passion for archaeology and ancIent 
history) 


Vương Triều Chandragupta Maurya 


Vương Triều Maurya hay để quốc Không Tước là một thế lực hùng mạnh trên 
một diện tích rộng lớn vào thời Ấn Độ cổ đại, cai trị từ năm 321 đến 185 TCN. 
Đề quốc Maurya bắt nguồn từ vùng Magadha tại đồng bằng hạ du sông Hằng 
(nay là Bihar, phía đông Uttar Pradesh và Bengal) ở mặt phía đông của tiểu 
lục địa Ấn Độ, đế quốc có kinh đô đặt tại Pataliputra (nay là Patna). Đề quốc 
được Chandragupta Maurya thành lập vào năm 322 TCN, ông đã lật đồ vương 
triều Nanda và nhanh chóng mở rộng thế lực của mình về phía tây đến vùng 
trung và tây Ấn Độ do tận dụng được lợi thế là các thế lực địa phương ở các 
vùng này đang xâu xé lẫn nhau sau khi các đội quân Hy Lạp và Ba Tư của 
Alexandros Đại để rút lui về phía tây. Năm 320 TCN, đế quốc đã hoàn toàn 
kiểm soát được vùng tây bắc bắc Ấn Độ, đánh bại và chinh phục các satrap 
do Alexandros để lại. 


Với một diện tích 5.000.000 km”, Maurya là một trong các đề quốc lớn nhất 
trên thê giới vào thời gian mà nó tôn tại, và là đê quôc lớn nhât từng tôn tại 


296 


trên tiêu lục địa Ân Độ. Vào lúc rộng nhất, đề quốc này mở rộng về phía bắc 
dọc theo ranh giới tự nhiên của dãy Himalaya, và mở rộng về phía đông đến 
vùng nảy là Assam. Ở phía tây, Maurya chinh phục các vùng phía ngoài của 
Pakistan ngày nay, thôn tính Balochistan, các phần đông nam của lran và 
nhiều phần của Afgphanistan ngày nay, bao gồm cả các tỉnh Herat và Kandahar. 
Đề quốc mở rộng đến các vùng miễn trung và miễn nam dưới thời các hoàng 
đế Chandragupta và Bindusara, song không bao gồm một phần nhỏ vùng đất 
của các bộ lạc chưa được thám hiểm và các khu vực rừng gần Kalinga (nay là 
Orissa), cho đến khi chúng bị A Dục Vương (Ashoka) chinh phục. Đề quốc 
bắt đầu suy sụp từ 60 năm sau thời kỳ trị vì của A Dục Vương, và tan rã vào 
năm 185 TCN với sự hình thành của vương triều Sunga tại Magadha. 


Dưới thời Chandragupta, đế quốc Maurya đã chinh phục vùng Ngoại-Ấn, 
đang nằm dưới quyên cai quản của người Macedonia. Chandragupta sau đó 
đã đánh bại cuộc xâm lược do Seleukos I lãnh đạo (một tướng người Hy Lạp 
trong quân đội của Alexandros Đại đế). Dười thời cai trị của Chandragupta và 
những người kế vị, nội thương và ngoại thương, các hoạt động nông nghiệp 
và thương mại, tất cả đều phát triển mạnh và mở rộng ra khắp Ân Độ nhờ việc 
tạo ra một hệ thống đơn nhất về tài chính, quản trị vả an ninh. 


Sau chiến tranh Kalinga, đề quốc Maurya đã trải qua nửa thế kỷ hòa bình và 
an ninh dưới sự cai trị của A Dục vương. Ấn Độ dười thới Maurya cũng bước 
vào một kỷ nguyên của hòa hợp xã hội, biến đổi tôn giáo, và sự mở rộng của 
khoa học và kiến thức. Đường hướng Kỳ Na giáo của Chandragupta Maurya 
đã làm gia tăng các đôi mới và cải cách xã hội cùng tôn giáo, trong khi đường 
hướng Phật giáo của A Dục vương đã tạo nên nên tảng của triều đại là xã hội 
và chính trị thái bình và khắp Ân Độ không có bạo lực. A Dục vương cũng hỗ 
trợ cho việc truyền bá các tư tưởng của Phật giáo đến Sri Lanka, Đông Nam 
Á, Tây Á và châu Âu Địa Trung Hải. 

Dân số của đề quốc Maurya được ước tính là khoảng 50-60 triệu người mà nó 
đã khiến cho để quốc này trở thành một trong những đề quốc đông dân nhất 
trong lịch sử. Arthashastra và các sắc lệnh của A Dục vương là những nguồn 
chính trong các sử liệu về thời kỳ Maurya. 

-—-0Ö0--- 


Channa — Gotama”s charioteer = người đánh xe cuả Gotama (Xa phu) 


Channa — Gotama°s Charioteer 


52. ýị 


Channa - The Divine Charioteer (Pali: Channa; Sanskrit: Chandaka) (6th 
century BCE, In what 1s now Bihar and Uttar Pradesh, India) was a royal 
servant and head charloteer of Prince Siddhartha, who was to become the 
Buddha. Channa later became a disciple of the Buddha and achieved 
arahantship, as 1s described In the 78th verse of the Dhammapada. 


Channa was a servant 1n the court of King Suddhodana who was entrusted to 
afiend to the needs of Siddhartha, who had been lavished and pampered In a 
Serles Of purpose-bullt palaces In order to shield him from thoughfts of pain 
and suffering. This was done due to a prophecy by the ascetic Asita, who 
predicted that Siddhartha would renounce the throne to become a spIritual 
leader were he to contemplate human suffering. Channa was the servant who 
served as the charioteer pulled by the horse Kanthaka, when Siddhartha saw 
the Four sights whilst meeting his subJects in the Sakya capital Kapilavastu, 
which prompted his decIsion to renounce the world. 


During these expeditions, Channa explained to Siddhartha the sigh(s of an 
elderly man, a sick person, a dead person whose funeral was being conducted 
and finally, an ascetic who had renounced worldly life for a spiritual one, as 
Siddhartha who had been secluded from such sights within the palace was 
taken aback. Channa was later entrusted by Siddhartha to accompany him 
upon his escape from the palace to become an ascetic, whIlst the remaInder of 
the palace guards were asleep. 


After Initially protesting and refusing to accept that Siddhartha would leave 
him, Channa saddled Kanthaka, guiding him out of the town aboard the horse 
to a forest by the edge of the Anoma River. Channa returned Siddharthas 
acoufrements, weapons and haIr to Suddhodarnha upon his return to the 
palace, after Siddhartha compelled him to return after Channa had refused to 
leave him. 


Upon Siddharthas enliphtenment as Gautama Buddha and return to 
Kapilavastu, Channa became a Buddhist monk, JoIining the Sangha. Due to hIs 
lone accompaniment of the Buddha on his renouncement, Channa behaved In 
an overbearing way to the other monks, and frequently criticized the two chief 
discIples Sariputta and Mogøsallana. In spite of continual advice from The 
Buddha he continued to abuse the other monks. Prior to the parinibbana, the 
Buddha Instructed Ananda to impose the brahmadanda on Channa, whereby 
the other monks would simply Ignore him. After the parinibbana, Channa 


298 


learned of the decree, and feeling remorse for his behaviour, he fainted three 
times before askIing and obtaining pardon. He eventually became an arahant. 





Prince Siddhartha after leaving the palace, Intending to take up the life of a wandering ascetic or 
monk. He travelled with his friend and servant Channa, and his horse Kanthaka. 


Đại đức XA NẶẠC (Chandaka - Channa) - (Người hầu cận trung 
thành của thái tử Tât Đạt Đa thuở trước ở hoàng cung) 


Xa Nặc vốn là một người nô lệ, phục vụ trong hoàng cung Ca Tỳ La Vệ, thủ 
đô của vương quốc Thích Ca. Khi đức Phật (nguyên là thái tử đông cung của 
vương quôc Thích Ca) trở về Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên sau ngày thành đạo, 
Xa Nặc vừa nhìn thấy Ngài, liền phát sinh lòng kính ngưỡng sâu xa. Ông ước 
mong sẽ được làm đệ tử của bậc tôn quí ấy, nhưng làm sao đây? Một kẻ nô lệ 
thì đâu có thê được chấp nhận vào tăng đoàn! Dù vậy, khi nhìn thấy con của 
các vị hoàng thân đi xuất gia thì ông không thể tự kềm chế nỗi ao ước của 
mình được. Ông bèn lấy hết can đảm, đến trước đức Phật, thưa với giọng ấp 
úng: 


- Con cũng muốn được xuất gia, nhưng con lại là một kẻ thuộc giai cấp nô lệ 
.. Có lẽ con không có hy vọng gì... 


Đức Phật liền bảo ngay: 
- Này Xa Nặc! Hãy đến đây, ông sẽ được xuất gia. 


Rồi Ngài dạy cho ông biết răng, trong giáo pháp của Ngài không có sự phân 
biệt giai cấp. Mọi người đều có thể giác ngộ nếu biết tôn kính Tam Bảo là 


BÁU bà 


Phật, Pháp, Tăng, và nghiêm trì giới luật, cỗ gắng đạt đạo. Ông đã nhìn chăm 
chú vào mắt đức Phật khi Ngài dạy những lời ấy. Về sau, mỗi khi nhớ lại cái 
nhìn đầy tình thương yêu sâu thăm của Ngài lúc ấy, Xa Nặc đều cảm thấy 
niềm an lạc dâng cao trong tâm hồn. 


Đúng như lời Phật dạy, trong giáo đoàn của Ngài có rất nhiều vị từng là Bà la 
môn, thương gia hay địa chủ. Nhiều vị từng là những trưởng giả cự phú, và 
họ đã từ bỏ tất cả để sống đời xuất gia. Có nhiều vị quý tộc đã từ bỏ cả những 
người vợ xinh đẹp của họ. Tất cả đều khóac trên mình chiếc áo ca sa giống 
nhau, và đi khất thực đó đây với một chiếc bình bát như nhau. 


Từ khi đại đức Xa Nặc trở thành một trong những vị tỳ kheo gia nhập tăng 
đoàn từ buổi sớm, những vị xuất gia sau đó đều tỏ lòng kính trọng đại đức. 
Thấy thế, đại đức đã suy nghĩ: “Hồi còn ở hoàng cung, ta đã từng bị mọi người 
sai bảo và khinh bỉ, nhưng từ bây giờ trở đi thì mọi chuyện đều đổi khác”. 


Thật vậy, từ khi mọi người từ lớn đến nhỏ trong tăng đoàn đối xử một cách 
cung kính, đại đức Xa Nặc càng ngày càng cảm thấy hãnh diện về địa vị của 
mình. Bây giờ đại đức thấy, hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, chỉ 
xuất gia suýt soát cùng thời gian với đại đức, mà lại được các đại đức trẻ tuổi 
tìm đến nương tựa coi như là hai vị cố vẫn đầy kinh nghiệm của họ; đại đức 
tự hỏi, '“ “Tại sao người đáng nương tựa không phải là ta?” Đại đức bắt đầu cảm 
thấy bị xúc phạm, và cuôi cùng thì công khai nói xấu hai tôn giả Xá Lợi Phất 
và Mục Kiền Liên. Sự việc đó đến tai Phật. Ngài liền cho gọi đại đức đến và 
hỏi tại sao lại có thái độ như vậy. Đại đức đã nhận lời quở trách của Phật như 
một liều thuốc bố dưỡng, và đã hối hận đến nỗi không dám ngắng dầu lên. 


Từ đó đại đức cô gắng kiểm soát tâm ý mình, và siêng năng tu tập, nhưng chỉ 
một thời gian sau, chứng nào lại vẫn tật ẫy. Bất cứ lúc nào đại đức nhìn thấy 
hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, mối hận cũ lại bùng lên, mà đôi 
khi lại còn mãnh liệt hơn trước. Nhiều vị đại đức trẻ, công phu tu học còn non 
yếu, lại vô tình nuôi lớn thêm sự ngông cuồng của đại đức bằng cách dành 
cho đại đức những lời tâng bốc đẹp đẽ. Bởi vậy, một lần nữa, đại đức lại gây 
hấn với hai vị trưởng lão kia. Đức Phật biết tin, lại khiển trách, và đại đức lại 
tỏ lòng hối lỗi, nhưng sự ăn năn của đại đức lúc nào cũng chỉ được một thời 
gian ngắn thôi. Sau khi đã ba lần phạm cùng một lỗi ây, đức Phật mới gọi đại 
đức đến và trách mắng một cách nặng nè: 


- Này Xa Nặc! Hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thật sự là những người 
bạn tu tôt nhât của thây trong đạo pháp. Thây không nên đê cho chính mình 


300 


bị kéo vào những hành vi sai trái bởi sự ngu muội và những người không xứng 
đáng. 


Khi mùa mưa chấm dứt, và đồi núi cùng những cánh đồng ở Kiều Tát La 
(Kosala) phơi mình tươi sáng dưới ánh năng mặt trời, đức Thích Ca Mâu Ni 
liền rời tu viện Kỳ Viên, lên đường tiếp tục sự nghiệp hoằng hóa. Chư tăng 
cũng vậy, đã lần lượt rời tu viện đề đi hành đạo ở nhiều địa phương khác nhau. 
Đại đức Xa Nặc cũng rời tu viện, và tự mình tìm theo dấu chân Phật. Từ thành 
Xá Vệ (Sravasti - Savatthi), đại đức đi về hướng Nam đến trấn Ta Chỉ Đa 
(Saketa), rồi sang thành Ba La Nại (Varanasi - Baranasi), một thành phố 
thương mại nằm trên bờ sông Hằng, và là thủ đô của vương quốc Ca Thi. Từ 
đó đi ngược bờ sông, đại đức đến Kiều Thưởng Di (Kausambi - Kosambi), 
một trung tâm mậu dịch phôn thịnh, và là kinh đô của vương quốc Bạt Sa 
(Vatsa - Vamsa). Đại đức đến đâu cũng được dân chúng hoan nghênh; tại vì, 
người dân ở địa phương nào cũng vậy, đều rất sung sướng được đón tiếp bất 
cứ vị đệ tử nào của Phật đi ngang qua khu vực của họ, và đều đem hết lòng 
thành hướng về vị ấy để chờ nghe thuyết pháp. Trong lúc đó thì đại đức lại tin 
rằng, sở dĩ đại đức được tiếp đón nồng hậu như thế là bởi vì đại đức đã trở 
thành một vị tăng xuất chúng, xứng đáng nhận được sự tôn kính của tín đồ 
dành riêng cho mình. 


Sau một cuộc hành trình dài, đức Phật đến tu viện Cù Sư La (Ghosilarama - 
Ghositarama) ở thành phố Kiều Thưởng Di. Đại đức Xa Nặc cũng đến đây 
gặp Phật, và ở lại đó vài hôm. Tại đây, một vị thí chủ giàu có và nhiệt thành, 
đã tỏ lòng kính trọng và muốn cúng dường cho đại đức, bèn thỉnh nguyện: 


- Bạch đại đức Xa Nặc! Xin đại đức hãy ở lại đây để giảng pháp. Con muốn 
xây riêng cho đại đức một ngôi chùa. Xin đại đức vui lòng chọn địa điểm và 
chỉ dẫn cho con biết nên xây ngôi chùa ấy như thế nào. 

Đại đức vui mừng không xiết, và thầm nghĩ: “Cuối cùng thì ta cũng được mọi 


I?? 


người tôn kính như Xá Lợi Phát và Mục Kiền Liên! 


Đại đức liên đi rảo quanh kinh thành Kiều Thưởng Di, và tìm thây một cây ni 
câu đà (nyagrodha - nigrodha) rất lớn, sống lâu có đến vài trăm năm. Cho rằng 
cây đại thọ này chắc chăn sẽ cho gỗ tốt để xây chùa, đại đức bèn mướn người 
cưa nó xuống, nhưng thật là không may, cây đại thọ đó được người địa phương 
coi là một cây linh thiêng, được dân chúng sùng kính trải qua nhiều thế hệ. 
Quá tức giận với hành động khinh suất của đại đức Xa Nặc, dân chúng trong 
thành phố liền kéo nhau đến tu viện Cù Sư La để khiếu nại. Đức Phật liền cho 
gọi đại đức đến và quở trách nặng nề: 


301 


- Có phải thầy nghĩ rằng đó là những hành động chính đáng của một vị tỳ 
kheo, khi thầy khinh thường những gì mà dân chúng sùng bái? Thây có biết 
rằng, nhiệm vụ của một vị tỳ kheo chỉ là đem giáo pháp phân bố cho mọi 
người nhằm giúp họ đạt đến an lạc và hạnh phúc không? Hành động của thầy 
quả thật đã làm tổn thương cho đạo pháp và gây nguy hiểm cho giáo đoàn! 


Xa Nặc cũng lại buôn rầu trong một thời gian, và ngôi chùa nguy nga ba tầng 
đã sớm hoàn thành, đại đức lại vui mừng, vô hạn. Đại đức quyết định lợp thêm 
một mái ngói thật đẹp, nhưng mái ngói ây chưa kịp hoàn tất thì ngôi chùa đã 
bị sập vì quá nặng; làm cho rất nhiều công nhân bị thương. Vậy mà đại đức 
bất chấp tất cả, ngôi chùa xa xỉ của đại đức cứ phải hoàn thành! Đại đức đã 
bảo vị thí chủ mua cho một chiếc giường thật rộng và đẹp như những chiếc 
giường của các hoàng tử hay quí tộc nằm, để đại đức dùng. Đại đức đã từ chối 
tham dự lễ “bố tát” mỗi nửa tháng, vì cho rằng mình không phạm lỗi lầm gì 
để phải tới đó thú nhận. 


Đại đức Xa Nặc hoàn toàn không thể khắc phục những khuyết điểm của mình. 
Đại đức tiếp tục phạm luật, rồi sám hối, rồi lại phạm luật không giữ đúng 
những lời hứa trước đức Phật, lần này lại lần khác, cứ thế cho đến già. 


Tại rừng Câu Thi Na (Kusinagara - Kusinara), trước giờ phút nhập niết bàn, 
đức Phật đã dặn dò tôn giả A Nan, sau khi Ngài nhập diệt, tất cả mọi người 
trong tăng đoàn không được nói chuyện với Xa Nặc, dù ở bất cứ trường hợp 
nào. Nếu Xa Nặc muốn gợi chuyện với vị nào, vị đó phải giữ im lặng, không 
trả lời. Tôn giả A Nan hỏi tại sao Ngài phải có quyết định đó, đức Phật dạy: 


- Xa Nặc vẫn còn chìm sâu trong vọng tưởng. Ngày nào Như Lai còn sông 
trên đời, thì ngày đó thây â Ấy, cÒn có người kêm chế, nhưng sau khi Như Lai 
diệt độ rồi thì không ai có thê kềm chế thầy ấy được. Muốn giúp cho thầy ấy 
tỉnh ngộ, chúng ta phải cô lập thầy ấy một thời gian, để thầy ấy tự xét lại chính 
mình. 


Lúc bấy giờ đại đức Xa Nặc đang bồ giáo ở một vùng gần đó, cho nên tin đức 
Phật nhập niết bàn đã đến với đại đức rất nhanh. Đại đức lập tức đến rừng Câu 
Thi Na, hỏi thăm tôn giả A Nan chỉ tiết về giờ phút nhập diệt của đức Phật. A 
Nan từng nỗi tiếng là người luôn luôn tử tế và thiện cảm, vậy mà tôn giả đã 
không trả lời câu hỏi thăm của Xa Nặc, lại quay. mắt đi với vẻ mặt đau buôn. 
Đại đức tự hỏi: “Có phải vì ông ấy quá buồn rầu đến nỗi kiệt sức, cho nên 
không trả lời được câu hỏi của ta?” Nhưng khi khám phá ra là ai ai cũng đều 
từ chối nói chuyện với mình, thì đại đức liên đổi thái độ từ ngạc nhiên ra giận 


302 


dữ. Đại đức nghĩ, toàn thê tăng chúng tại đây đã quyết định xa lánh mình sau 
khi Phật nhập diệt. Đại đức lại cảng tức giận, và bỏ đi. thế rồi trên đường đi, 
các vị tăng sĩ bạn tu khác, khi vừa nhìn thấy đại đức từ xa, đã vội lân tránh 
không muốn gặp mặt. Đại đức rất đôi kinh ngạc về thái độ lạ lùng ẫy của họ. 
Đại đức liên tiếp bị đây vào tình cảnh cô đơn, và sự đau đớn bởi cách đối xử 
ấy còn thê thảm hơn nỗi đau đớn về thê xác, nhưng đại đức hoàn toàn không 
hiểu được lý do đã dựng nên bức tường băng đá của sự im lặng này. 


Một ngày kia, đại đức Xa Nặc đi thơ thân đến vườn Lộc Uyễn, gần thành Ba 
La Nại, nơi mà trước đây đức Phật đã chuyền bánh xe pháp lần đầu tiên. Thình 
lình đại đức nhớ ra rằng, chỉ có thiền tọa mới giải tỏa được mọi nỗi lo âu một 
cách hữu hiệu. Thế rồi đại đức ngồi xuống nơi một gốc cây lớn trong khu 
vườn, và bắt đầu nhập định. Trải qua nhiều ngày như thế, đại đức đã chiến 
đấu mạnh mẽ với cảm giác cô đơn và ý tưởng bị mọi người bỏ rơi. Rồi một 
hôm, chỉ trong khoảnh khắc ngăn trước buôi bình mình, một tia sáng của sự 
thật bỗng lóe lên trong tâm thức, đại đức chợt nhận ra: “Suốt trong thời gian 
qua, ta đã là một tên nô lệ của sự tham đắm. Đức Phật đã từng dạy về Bốn Sự 
Thật như là một phương pháp để thoát khỏi vũng lầy tham đắm này. Ta đã 
hãnh diện giảng dạy cho tín đồ về những sự thật đó, nhưng chính ta thì lại 
không tu tập cho bản thân mình. Ta chỉ biết sử dụng mọi năng lượng của mình 
trong việc hủy báng người khác, mà chưa từng đối diện với chính mình”. 
Chiếc cùm từng khóa chặt tâm ý đại đức bấy lâu, giờ đã bị tháo tung. Đại đức 
vừa thấy rõ mặt mũi của sự ngu đốt mà từ lâu nay đại đức đã ôm lấy. Đại đức 
cũng bắt đầu hiểu được lý do vì sao mà gần đây đại chúng đã công khai xa 
lánh mình. 


Đại đức liền rời vườn Lộc Uyền, và đi thăng về tu viện Củ Sư La, nơi đó, tôn 
giả A Nan đang có mặt. Đại đức gieo mình dưới chân tôn giả, xin tha thứ; và 
tôn giả chỉ dạy lại cho phương pháp tu tập đê có thê đạt đên an lạc thực sự. 


Tôn giả A Nan nhìn Xa Nặc một cách chăm chú, rồi nghiêm nghị gật dầu. Bấy 
giờ tôn giả mới cho đại đức biết những gì đức Phật đã đặn dò trước khi Ngài 
nhập niết bàn. Đại đức lâm bâắm: “Đức Thế Tôn thật dã săn sóc cho mình rất 
nhiều, nhưng mình lại là đứa đệ tử ngu ngốc nhất của Ngài, cả đến giờ phút 
Ngài nhập diệt”. Đó là lần đầu tiên đại đức nhận thức rõ rệt tình thương yêu 
bao la của Phật. 


Thật chậm rãi và thật nghiêm trang, tôn giả A Nan bắt đầu giảng dạy trở lại 
cho đại đức vê Ba Ngôi Báu và con đường của tám sự hành trì chân chánh. 
Lời dạy của tôn giả hoàn toàn làm tươi mát lại tâm hôn Xa Nặc, như nước 


303 


thấm vào khoảnh đất khô. Và cuối cùng, đại đức đã đạt đến cái trạng thái 
không còn bị lay chuyển nữa. Từ hôm đó, đại đức dã dùng tất cả thì giờ và 
công sức vào việc tu tập. Rốt cuộc, đại đức đã chứng được quả vị A la hán, 
mọi người đều sùng kính. 


Niêm vui của đại đức Xa Nặc khi vừa giác ngộ đã được ghi lại trong phâm 
'“[rưởng Lão Kệ” như sau: 


Nhờ vị trưởng lão có trí tuệ siêu việt, 
Tôi được nghe giáo pháp vi diệu của bậc Tôn Sư, 
Và tu tập đề đạt đến quả Vô sinh, 
Quả thật người đã theo đuôi tận cùng, 
Con đường đưa đến sự an lạc tuyệt đối. 
(Việt dịch: Cư Sĩ Hạnh Co) 
---oOo--- 

Chaperon - bà đi kèm các cô gái ở cuộc dạ hội 

Charisma - uy tín, đức tính gây được lòng tin 

Charismatic — thuyết phục, lôi cuốn 

Charlatan — lang băm, kẻ bắt tài 

Chasm - kẽ nứt sâu, vực thâm ngăn cách 

Chastise - trừng phạt 

Chastity - đức tinh khiết 


Chauvinistic — tính chất vô sanh, bá quyền (Chauvinism - chủ nghiã bá 
quyên) 
Chenrezig (TIb) — known as Avalokiteshvara in Sankrit. A male aspect of a 


deity symbolizing compassion and altruism, ChenrezZ1g Is 
depicted with four or 1000 arms. The Dalai Lama 1s cons- 


304 


1dered to be a living embodiment of Chenrez1g 1n our time. 
Chenrezig (Sanskrit: Avalokiteshvara) - Ngài Quán Thế Âm Tây Tạng 


Chenrezig (Avalokiteshvara) Is the Bodhisatva of Compassion. A 
bodhisattva 1s an enlightened beIng who has decided to delay becoming a fully 
enlightened Buddha and who lives In a compasslonate spirit life for the sake 
Of all beings. He has taken vows to save all beings. With a mantra, Ở: mami 
pađme hưm! (Hai| the Jewel 1n the lotus), he tirelessly attempts to deliver all 
beings from suffering. He appears In many different forms to assist suffering 
beInøs. 


Tibetans believe that ChenrezIg, as a disciple of the Buddha, made a vow of 
compassion to free the Tibetan peoples from their violent ways: "May I be 
able to establish in emanciIpation all living beings In the barbaric Land of 
Snow; where the beIngs are so hard to discipline and none of the buddhas of 
the three times has stepped...May I be able to mature and emancipate them, 
each according to his/her own way. May that gloomy barbaric country become 
bright, like an 1sland of preclous Jewels." (Geshe Wangval , Door of 
Liberation). He 1s the patron of ”Tibet. The Tibetan people claim descent from 
ChenrezIg, who In the form ofa monkey sired the orIgInal Inhabitants of TIbet. 
Chenrezig, according to Tibetan legends, has appeared in numerous forms to 
defend Buddhist teachings. He has been Identified with the 'Tibetan emperor 
Songtsen Gampo (617-698 C.E.) and the successIve lineage of Dalai Lamas. 
The 14th Dalai Lama, Tenzin Oyatso, 1s the current incarnation of Chenrez1g. 


Tibetans belileve that every person whose heart 1s moved by love and 
compasslon, who deeply and sincerely act for the benefit of others without 
concern for fame, profit, social posItion, or recognifIon expresses the acfIvIty 
of ChenrezIg. Love and compassIon are the true signs revealing the presence 
of ChenrezIg. 


Compasslon 1s the most Important religious practice. For Tibetan Buddhists, 
compassion 1s sensIfivity to the sufferings of others and attempt to relieve 
suffering. It 1s the realization that we (human beInss, animals, and the earth 
1(self) are all interconnected. The Buddha 1s an example of compassIon, for he 
taueht human beiIngs the way to freedom. 


Quán Thế Âm Chenrezig 


305 


Sau khi Phật Giáo được truyền từ Ấn Độ vào các nước Á Châu, vị thế của 
Quán Âm lại ngày một gia tăng rộng lớn. Nhiều ngôi chùa lớn tại Đông Nam 
Á đã thờ phụng Thế Tự Tại Vương (Lokeshvara), một hiện tướng khác của 
Quán Âm Bồ Tát như là phản hiện với thần Shiva của Ấn Độ Giáo. Tại phương 
Bắc, ở Nepal (Nê Bạc Nhỉ), đã từng có đến 108 hình tượng Quán Âm. Những 
hình tượng này rất có thể vẫn còn thấy được hiện diện trong một cô miều tại 
Kathmandu. Người Tây Tạng đã xem Quán Âm Bồ Tát (Tây Tạng tôn xưng 
là Chenrezig) như là một lý tưởng tối cao của Phật Giáo đồ. Rất nhiều bậc 
Thánh Tăng của Tây Tạng, đặc biệt là đức Dalai Lama (Đạt Lai Lạt Ma) được 
coi như là hóa thân của Quán Âm Bồ Tát. Tại Viễn Đông, vị thế quan trọng 
của Quán Âm Bồ Tát đã phổ biến một cách hết sức rộng rãi; đặc biệt, xuyên 
qua những nghệ thuật phẩm nỗi bậc về Quán Âm trong nhiều tư thế. Tại Trung 
Quốc, Quán Âm cũng còn được tôn xưng là Quán: Thế Âm, tại Nhật Bản thì 
gọi là Kwannon. Trong tất cả những quôc gia ở Á Châu, Quán Thế Âm đã 
được tôn sùng như Bậc Vô Úy Thí tối thượng (kẻ ban cho sự phòng hộ thoát 
khỏi mọi sợ hãi) và Ngài cũng được coi là Bậc Đạo Sư, nhất là được coi như 
Bậc truyền cảm, dẫn khởi, khai tác lòng Từ Bi giác ngộ sâu thăm nhất. 


Thế thì, lẫy Quán Âm làm đối tượng để quán tưởng chính là con đường tối ư 
căn bản và hết sức hiệu lực đối với những ai chuyên tâm tầm cầu sự khai ngộ. 
Về Pháp Tu Quán Âm, hành giả phải học hỏi cách quán tưởng Bồ Tát Quán 
Âm một cách trực tiếp, bao gôm một thứ kỹ thuật khả dĩ khiến hành giả đang 
trong thiền định có thể cảm nhận được sự gia trì che chở của Quán Âm. Đang 
trong khi quán tưởng, hành giả và cảnh giới sở nghiệm của hành giả đều được 
quán tưởng như được trở thành giác ngộ viên mãn. Hành giả, lúc tụng Thần 
Chú Lục Tự (OM MANI PADME HUM)), phải đồng lúc quán tưởng rằng: tất 
cả hình tướng, sắc tướng, âm thanh và tư tưởng đều đã được chuyên hóa thành 
hình sắc, âm thanh và tư tưởng của chính Quán Thế Âm. 

-—-0Oo--- 
Chi (Q1) - the vital matter or life energy of which all things are made. 


Chide — la rầy, quở trách 


Chinese Religion — 1s an almagam of the ““Three Teachings” (Confucianism, 
TaoIsm, Buddhism) and the folk tradition. All three formal teachings provide 
methods for self-cultivation and transformation, but have different approaches 
which reflect concerns specIfic to each. 


-Confuciamsim primarly addresses matters of øovernment and socilal 
behavIor. 


306 


-Buddhism provides an elaborate cosmology, a structure priesthood, and a 
detailed theory of the afterlife. 


-Taoism meets other needs, and offers methods of spiritual and physical 
healing, as means of commerce (sự quan hệ) with spirit world, and securing 
blessings and protection. (Understanding TaoIsm —Jennifer Oldstone-Moore) 


Chivalry — tỉnh thần thượng võ 

Choreograph — sáng tác và dàn dựng điệu múa Ba lê 

Chronicler - người ghi chép sử biên niên (chronological = thứ tự niên đại) 
Cinca Manavika falsely accuses the Buddha 


As the Buddha went on expounding the Dhamma, more and more people came 
flocking to him, and the ascetics of other faiths found therr following to be 
dwindling. So they decided to ruin the repufaton of the Buddha. They 
instigated CInca Manavika, a beautiful pupIl of theirs, and told her, TẾ you 
have our Interests at heart, please help us and put the Buddha to shame.' She 
agreed to theIr plot. 


That same evening, she took some flowers and went In the direction of the 
Jetavana monastery. When people asked her where she was goIng, she replied, 
"What 1s the use of you knowing where I am going?' Then she would øo to the 
place of the other ascetIcs near the Jetavana monastery and would come back 
early in the morning to make 1t appear as 1Ÿ she had spent the night at the 
Jetavana monastery. When asked, she would reply, T spent the night with the 
Buddha at the monastery.' After three or four months had passed, she wrapped 
some cloth around her stomach to make herself look pregnant. Then, after nine 
months, she created the Impression of a woman 1n an advanced stage of 
pregnancy and she went to the monasfery to confront the Buddha. 


The Buddha was then expounding the Dhamma to a congregation of bhikkhus 
and laymen. Seeing him preaching she accused him, 'O you big Samanal! You 
are clever to preach to others. Ï am now pregnant by you, yet you do nothing 
for my confinement. You only know how to enJoy yourself!' The Buddha 
stopped preaching for a while and said to her, 'Sister, only you and I know 


307 


whether you are speakIng the truth or not,' and she replied, "Yes, you are right, 
how can others know what only you and I have done?' 


At that Instant, Sakka, king of the devas became aware of the trouble taking 
place at the Jetavana monastery. So he sent four of his devas 1n the form of 
young rats, who got under her clothes and bit off the strings that held the cloth 
around her belly. Thus, her deception was uncovered, and many from the 
crowd reprimanded her, 'O you wIcked woman! Liar and cheat! How dare you 
accuse our noble Teacher!' Fearing for her safety, she ran from the monastery 
as fast as she could. However after some distance she met with an unfortunate 
acciIdent and had to face a miserable and untimely death. 


The next day, while the bhikkhus were talking about Cinca Manavika, the 
Buddha told them 'Bhikkhus, one who 1s not afraid to tell lies, and who does 
not care what happens In the future existences, w1lÏ not hesitate to do any evIl.' 


The Buddha then revealed that Cinca Manavika In one of her past exIstences 
was born as the chief consort to a King. She fell in love with the King's son 
but the Prince did not recIprocate her love. So she concerved an evil plan to 
harm him. She disfigured her body with her own hands. Then she went to the 
King and falsely accused that his son had done this to her when she refused 
his advances. 


Without Iinvestigating, the King banished him from his kingdom. When the 
King came to know of the true situatlon, she was duly punished for her evil 
deeds. 


Cinca Manavika - Cô Chiến Già 


Sau khi thành đạo, đức Phật thuyết pháp cho vua quan, các nhà giàu có, và 
dân chúng và làm cho họ đều theo quy y Phật. Do đó các đạo sĩ của các giáo 
phái khác mật hết tín đô, nên họ tìm cách hạ uy tín đức Phật! 


Các người Bả-la-môn đến nói với cô Chiến Già (Cinca Manavika) là tín đồ 
của họ, hàng ngày trang điểm xinh đẹp, ôm bó hoa đi về hướng tịnh xá Kỳ 
Hoàn. Lúc Phật tử nghe pháp xong, trở về thấy cô gái xinh đẹp, có người liền 
hỏi cô đi đâu thì cô lặng thính mỉm cười, trông có vẻ bí mật... 


306 


Một tháng sau nữa thì cô trả lời thăng thừng rằng, “Tôi đến tịnh xá Kỳ Hoàn. 
Đức Thê Tôn là người yêu của tôi.” Khi cô đên trước công tịnh xá Kỳ Hoàn 
thì cô sẽ qua trụ xứ của ngoại đạo đê nghỉ đêm. 


Rồi một hôm, Phật đang thuyết pháp. Cô với 500 ông Bà La Môn đến. Cô 
đứng lên cắt ngang lời Phật. Cô nói, “Lời đức Thế Tôn nói thì hay lắm, nhưng 
việc làm của Ngài không tốt chút nào. Hôm nay em đã bụng mang dạ chửa 
mà đức Thế Tôn không ngó nghĩ gì hết. Nếu Ngài không làm gì thì giao em 
cho ông Cấp Cô Độc hay bà Tỳ Xá Khư lo liệu. Ngài thật là người bạc tình 
bạc nghĩa.” Năm trăm ông Bà La Môn liền mắng chửi Phật thậm tệ. 

Đức Phật hỏi, “Này, Chiến Già (Cinca Manavika), ngươi nói thật hay là vu 
khống? Chuyện này chỉ có ta và ngươi biết mà thôi.” 


Cô Chiên Gnà trả lời, “Việc này chỉ có em và Thê Tôn biệt mà thôi.” 


Đề Thích thấy việc dối trá tráo trở của ngoại đạo liền hóa Ta bốn con chuột, 
leo lên mình cô, căn các dây chăng phía trong. Một khúc gỗ tròn và một cái 
gồi rớt xuống trước mặt mọi người. 


Cô Chiên Già quá hô thẹn, liên chạy, chạy mãi và rơi xuông hô mà chêt. Năm 
trăm ông Bà La Môn cũng liên chuôn mâất.. 


“Đau buôn ngay ở kiếp này 

Kiếp sau cũng lại tràn đầy buồn đau 

Người làm điều ác hay đâu 

Buôn xưa theo mãi dài lâu bên mình 

Quay nhìn việc ác tạo thành 

Chết mòn thân xác, héo nhanh tâm hồn.” 
-—-0O0o--- 


Cistern — thùng chứa nước 

Clad - được tráng, lớp sơn 

Clairaudience — also known as clear hearing, 1s the ability to hear voices, and 
other noIses, either as an external sound or within a person 


mind. 


Claircogn1zance — known as clear knowing, 1s the ability to know things 
without having to be told. 


309 


Clairsentience — known as clear feeling, 1s the ability to tune 1nto another 
person”s emotional or physical sensation. 


Clairvoyance — known as clear seeing, 1s the ability to see spIrit within the 
mind”s eye or externally. 


Clairvoyance - biết trước, nhận thức trước, khả năng nhìn thấu được 
Clairvoyance — khả năng nhìn thấu được cả những vật vô hình (trí sáng suốt) 
Clamber — leo trèo 

Clamor - tiếng la hét, tiếng kêu la 

Clandestine — xung đột giai cấp 

Clannish — lòng trung thành với thị tộc, với bè đảng 

Claustrophobic - nỗi sợ bị giam giữ 

Cleft - đường nút, kẽ, khe 

Cling — to hold to, grab = bám víu vào 

Clique (of monks = một toán tu sĩ) - bọn, phường, tụi, bè lũ 

Cloak — mantle = áo choàng không tay 

Cloister — tu viện, nhà tu, hành lang, hàng hiên bao quanh tu viện 
Cloven-hoofed — móng chẻ đôi như bò, dê... 

Cloying - ngọt ngào g1ả tạo 

Cluster — đảm, bó, cụm, đàn, bầy 

Coagulate — làm đông lại 


Coalesce - kết hợp lại, hợp nhất, liền lại (xương) 


310 


Coarse - tồi tàn (thức ăn) 

Cockiness — tính tự phụ 

Codex — sách chép tay, kinh thánh 

CodIfy — reduce to a code 

Coercion — ép buộc, áp bức 

Cog — a tooth on the rim of a wheel 

Cogent - vững chắc, có sức thuyết phục 

Cognitive — being conscious mental activity = hiểu biết, nhận thức 
Cognize - nhận thức 

Coherent — mạch lạc 

Cohesive — dính liền, cố kết 

Colloquially — thông tục 

Colophon - lời phê cuối sách (sách cổ) 
Commensurate — cùng điện tích với..., đo bằng nhau 
Commiserate — thương hại, động lòng trắc ân 
Compartmentalize — chia thành ngăn 


Compassion — the altruistic (vị tha) w1sh to help free all beings from misery 
and suffering. 


Compassion has become related and researched In the field of posltive 
psychology and soclal psychology. The Dalai Lama once said that 
"compassIon 1s a necessity, not a luxury, and that wIthout 1t humanity cannot 
SurvIve. Compasslon 1s a process of connecfing by 1dentifying with another 


311 


process. This 1dentificatlon with others through compassion can lead to 
Increased motivation to do something 1n an effort to relieve the suffering of 
others. 


The defintion of compassion 1s: wanting sentient beings to be free from 
suffering. So compassion 1s the defimition of the highest scope of motivation. 


It 1s said that to øenerate øenuine compassion, one needs to realise that oneself 
1S suffering, that an end to suffering 1s possIble, and that other beings similarly 
want to be free from suffering. 


His Holiness the Dalai Lama: 


"Nirvana [liberation from the cycle of unconfrolled rebirth] may be the final 
obJect of attainment, but at the moment 1t 1s difficult to reach. Thus the 
practical and realistic aim 1s compassion, a warm heart, serving other people, 
helping others, respecting others, being less selfish. By practising these, you 
can gaIn benefit and happIness that remaIn longer. If you Investigate the 
purpose of life and, with the motivation that results from this 1nqu1ry, develop 
a good heart - compassion and love. Using your whole life this way, each day 
wIll become useful and meaningful. " 


"Every human being has the same potential for compassIon; the only question 
Is whether we really take any care of that potential, and develop and 
implement 1t In our dally le. My hope 1s that more and more people wIll 
realise the value of compasslon, and so follow the path of altruism. As for 
myself, ever since I became a Buddhist monk, that has been my real destiny - 
for usually I think of myself as Just one simple Buddhist monk, no more and 
no less.” 

Another quote from His Holiness the Dalai Lama, from The Compasslonate 
LIe”: 


"Compasslon without attachment 1s possIble. Therefore, we need to clarIfy the 
distinctions between compasslon and attachment. True compassIon 1s not Just 
an emotional response but a firm commitment founded on reason. Because of 
this firm foundation, a truly compassionafe attitude toward others does not 
change even 1ƒ they behave negatively. Genuine compassIon 1s based not on 
Our Own proJections and expectatlons, but rather on the needs of the other: 
1rrespective of whether another person 1s a close friend or an enemy, as long 
as that person wishes for peace and happIness and wishes to overcome 


312 


suffering, then on that basis we develop genuine concern for their problem. 
Thịs 1s gzenuine compasslon. 


For a Buddhist practitloner, the goal 1s to develop this genuine compassion, 
this øenuine wish for the well-being of another, In fact for every living being 
throughout the unIverse. " 


Phát Triển Lòng Từ 


Theo kinh nghiệm của riêng tôi, sự thăng bằng về mặt tỉnh thần và cơ thê 
mạnh khoẻ có mối liên hệ mật thiết. Sự kích động và tức giận dễ làm chúng 
ta nhiễm bệnh. Ngược lại, nếu tinh thần yên tịnh và tràn đầy những ý nghĩ tốt 
lành thì cơ thể ít có nguy cơ bị bệnh tật tấn công. 


Muốn được hạnh phúc chân thật thì cần phải có một tính thần an lạc, và để 
tinh thần được an lạc, cần phải có lòng Từ bi. Làm sao đề chúng ta phát triển 
được lòng Từ? Chỉ nghĩ đến lòng Từ bi thôi thì chưa đủ, chúng ta phải làm 
sao đề chuyền hoá tâm niệm và hành động của mình trong đời sống hàng ngày. 


Trước hết, chúng ta phải biết rõ Từ bi nghĩa là gì. Lòng Từ bi cũng có nhiều 
hình thức và lắm lúc người ta dễ lẫn lộn nó với sự bám víu và lòng ham muốn. 
Chăng hạn, tình thương của cha mẹ dành cho con cái thường có liên quan đến 
những nhu cầu tình cảm của riêng họ, vì vậy tình thương đó không hoàn toàn 
là Từ bị. Cũng vậy, trong hôn nhân, tình thương giữa hai vợ chỗng, nhất là 
ø1ai đoạn mới kết hôn — lúc mà cả hai chưa rõ những cá tính sâu sắc của nhau 
— tình thương ấy dựa váo sự bám víu rõ hơn là lòng thương yêu. Vì dục vọng 
của chúng ta quá mạnh nên người hôn phối dù có tính xấu, dưới mắt ta lúc 
bấy giờ người ây cũng trở nên hoàn hảo. Hơn nữa, ta lại có khuynh hướng 
khuếch trương những điều tốt nho nhỏ. Do đó, khi mà tính tình một trong hai 
người thay đổi thì người kia cảm thấy thất vọng vì chính tính tình họ cũng có 
đối thay. Đây là điều cho ta thấy tình yêu được thúc đây bởi những nhu cầu 
của cá nhân hơn là vì thương yêu một cách thực sự. 


Lòng Từ bị chân thật không phải là một thứ tình thương có qua có lại, mà là 
một sự cam kết chắc chắn dựa trên trí tuệ. Vì vậy, cho dù kẻ nhận được sự cư 
xử không tốt, một hành động từ bi thật sự sẽ không hề thay đổi. Dĩ nhiên là 
phát triển lòng Từ bi chân thật sẽ không phải là một việc dễ dàng. Lúc bắt đầu 
thực tập, chúng ta nên nhìn vào những điểm sau đây: 


313 


Dù người đẹp hay người xấu, người dễ thương hay kẻ phá hoại, chúng ta đều 
là con người như nhau cả. Và vì là con người nên chúng ta đều muốn hạnh 
phúc và không muốn đau khổ. Hơn nữa, mỗi người có quyền tự do riêng để 
tránh đau khổ và hưởng sung sướng. Bây giờ bạn chấp nhận là tất cả chúng ta 
đều muốn hạnh phúc, và vì vậy bạn sẽ tự dưng cảm thông được với mọi người 
và cảm thấy gần gũi họ hơn. Thực tập điều này sẽ làm cho tỉnh thần của bạn 
cảm nhận được tình vị tha, và bạn sẽ phát triển được lòng tôn kính nơi mọi 
người chung quanh: muốn giúp họ bớt khổ đau. Vì là con người nên ai cũng 
phải trải qua những kinh nghiệm vui, buồn, sung sướng và đau khổ, vì vậy 
không lý do gì bạn lại không thương được những người có những hành động 
ích kỷ. 


Trong khả năng của chúng ta, để thực tập và phát triển lòng từ bi, chúng ta 
cần phải có kiên nhẫn và thời gian. Tận trong tiềm thức của chúng ta, lúc nảo 
cái “tôi” cũng chiếm ưu thế, và vì cái “tôi” đó mà lòng Từ bi của chúng ta bị 
giới hạn. Thực ra, lòng từ bi chân thật được thể hiện khi mà cái “tôi” bị diệt 
bỏ. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không làm gì được, cái gì cũng có 
bắt đầu, thực tập và tiễn triển, đó là điều mà mỗi chúng ta đều có thể làm được. 
Bạn hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, ngay trong từng suy nghĩ, lời nói và việc 
làm của mình. (Đức Đạt Lai Lạt Ma) 





` 


COMPASSION - Venerable Sayadaw Ashin U Thittila 


Compasslon 1s the English translatlon of the Pali word karuna”, which may 
be further expanded as: that which moves a good man's heart at the sight of 
suffering of other people. lI(s main characteristic 1s the desire fo remove 
suffering from people; 1s chief function beIng the overcoming or discarding 
Of cruelty. It 1s not Just a feeling, but a principle, øoing beyond mere wishing 
by the actual doing of kind and helpful actions. True compassion øoes hand 
in hand with helpfulness and willingness to sacrifice self-Interest In order to 
promote the welfare and happiness of mankind. It should be realized and 
remembered that 1ts Indirect enemy 1s grlef, grief and sorrow not being 
compassion 1n the real sense of the word since they are morally weak states, 
whereas frue compassIon 1s morally strong and øIves strength. By cultivating 
the princIple of compasslon 1n ourselves we overcome cruelty, in the course 
of which we cultivate wIsdom, and perfect wisdom 1s the crown of 
compassion. 


314 


The four sublime states (brahma-vihara) are: pure love (meffa), compassion 
(karuna), sympathetic Joy (mwuafa) and equanimrity (u„pekkha), and these four 
princIples constitute the moral and spiritual foundation of man, being at the 
same time real sources of peace and happIness. How as ordinary worldings do 
we acquire them? If we say 1t 1s ImpossIble, that means we are unwilling to 
try, and we do no better than those who deafen thelr ears to avoid hearing the 
cry of the distressed because they are absorbed 1n theIr own little selfish ørIefs 
and Joys. Bound up In these they cannot feel compassion, and although there 
are those who can find 1t possible, for many people the acquiring of such a 
quality does not seem to be possIble. 


Compassion 1s øenerally taken to exIst In connection with other people, but 
really, true and pure love or compassion for onself should come first In order 
to diminish our own cruel tendencIes. In meditation, therefore, we Íirst 
meditate on compassion for ourselves for the purpose of achIieving this aIm; 
moreOver, 1t 1s ImpossIble to radiate thoughts of love and compassIlon unless 
we ourselves have properly developed these qualities. IÝ one can say that one 
loves oneself and 1s compassionate towards oneself, one should, by 
meditation, help oneself to entertain always pure and beautiful thoughts so 
that any words or deeds, as a result of which they may become mamIfest, are 
also pure and beautiful. Can we. I wonder, really say we love ourselves and 
are compasslonate towards ourselves 1n a true sense? If so, we should never 
do harm to ourselves by allowing thoughts, words and deeds of craving, anger 
and delusion to arIse, for by such acton we should defintely be harming 
ourselves. In the form of self-help, therefore, pure love and compasslon 1n the 
true sense should be for oneself first. The Buddhist method 1s always to deal 
with oneself first, for by so doIing we are helpIng ourselves to be In a positlon 
to understand and help others more effectively. Should we ourselves have 
selfish, angry thoughts and mIsunderstanding. we not only harm ourselves but 
other people at the same time. Very offen 1t seems to some people that by 
talking and dealing with external matfers 1t 1s easler to help others rather than 
to help oneself, but If one 1s Incapable of helping oneself efficlently one 1s 
certainly not capable of helping others efficlently. 'One who profits himself 
wIll profit others'; and 1t should constantly be remembered that no enemy can 
harm one so much as one's own evIl thoughfs and craving, these are our Inner 
enemies who follow us day and nipht, and from whom we must try to keep 
away. lf a person cannot find happiness within himself, he wIll not be able-to 
find It anywhere. 


315 


People who cannot control themselves cannot find happIness by performing 
services for others, because since they themselves are no calm they cannot 
create a calm atmosphere. Those same people in performing soclal servIices 
may be telling others what to do, but they still find unhappiness 1n themselves 
and so tend to blame other people, saying,' We do our best, but others are not 
willing to accept our services', and so on. Such people are not really fit to 
render these servIces. À person with true compassion based on understanding, 
confers a double blessing; he helps others with a true, pure mofive, and 
because of hIis own calmness he feels happiIness within himself as well as 
happIness In helping others. It takes great effort to cultIvate pure compasslon 
for oneself, but to tell others what to do needs only words. It will be observed 
in the Jataka storles that a Bodhisatta always trles to strengthen and help 
himself, and so Improve hIs work for the welfare of humamty. 


AgaIn, we cannot be ripght with the world 1ƒ we are not ripht with ourselves. 
The engineer perfects himself In his training, and as a consequence produces 
perfect, reliable work because he has first perfected himself 1n his training. A 
doctor with merely øood Intentions but no qualifications may try to help, but 
1n actual fact he may really do harm; and a leader of any kind, social, political 
or religIous, may well lead his followers In the wrong direction 1nstead of the 
ripht If he has no mental or moral culture. 


Meditation 1s mental training, and from a trained mind spring right thoughts. 
words and deeds. We are so used to seeIng external training that we forget the 
inner training of ourselves. Why 1s It that we do not think of self-development? 
Buddhnst teaching reveals how self-development may be achieved, showing 
that the Individual must be perfect In order that the organic whole may be 
perfect, the Inner world coming first, since the outer world 1s only a 
manifestation of the Inner world. So often we tend to blame others, thinking 
that 1t 1s we who are right, wIthout even bothering to examine ourselves. 


Thus compasslon for oneself 1s first, and we can achieve 1t by clear thinking 
and by self-discipline; but to attain to 1t we must also try to understand and 
lnd out the right way to bring up both ourselves and our children. Clear 
thinking can be superficial unless we practise 1t from childhood. In the case 
Of compasslon, for 1nstance, which Includes absolutely all beings 1ncluding 
animals, 1t 1s difficult to imagine how we can expect to introduce humane 
educatlon when parents gIve their children nursery rhymes such as Three 
Blind Mice and The House that Jack Built. These bring dreadful thoughts to 


316 


childrens minds, completely defeating the obJect of trying to 1ntroduce right 
thinking and self-discipline. 


In the Teaching ofthe Buddha. as already emphas1zed, compassIon for oneself 
comes first; so, self-pIty, being sorry for oneself, w1ll do harm because such 
thoughits are of a selfish nature, and wIll be followed by misunderstanding and 
anger. Some people, though, are proud to speak of my anger', but anger can 
never be righfeous or Jusfified, because 1t harms the producer as well as others. 


When a person has eventually cultivated the principle of compasslon 1n 
himself he 1s In a position to extend 1t, and he should develop 1t untiÏ 1t covers 
the whole of soclety. the whole country and the whole world, without 
distinction whatsoever with regard to class, colour or creed. If1n so doIing he 
should demand acknowledgment of any kind, this 1s not true compassion. 
It1s a good thing to meditate, because training of the mind 1s the starting poInt, 
but I should be happy 1f the students who attend these classes would also ø1ve 
a thought to compassion. People who come to study classes and lectures 
should consider what 1s taught to them and make up theIr minds to practIse 
accordingly. they should not take themselves too much for granted and forget 
what they have been tauphit. 


First, then, meditate on compassion for yourself, untIl your heart and mind are 
full of 1t and become 1t, then enlarge that compassion until it embraces all 
beings throughout the whole universe. (Venerable Sayadaw Ashin U Thittila) 


TÂM TỪ TRONG ĐẠO PHẬT - Tỳ kheo Pháp Thông dịch 


Tâm từ (Metta) là một nhu cầu cấp thiết của thế giới ngày nay. Thực vậy, nó 
là một đòi hỏi to lớn hơn bao giờ hết từ trước đến nay. Như chúng ta biết, thế 
giới hiện nay đã có đủ vật chất và tiền bạc, chúng ta cũng biết răng hiện nay 
có rất nhiều nhà trí thức cấp tiến, các nhà văn, triết gia, tâm lý gia, khoa học 
gia lỗi lạc. Ngoài ra, chúng ta còn có các nhà hoạt động tôn giáo, các vị đứng 
đầu về luật pháp, đạo đức và tôn giáo v.v.... Mặc dù, có những con người tài 
hoa xuất chúng như vậy, nhưng thế gian này vẫn không sao có được một nền 
hoà bình và hạnh phúc thực sự. Điều đó chứng tỏ rằng còn có một cái gì đó 
chúng ta đang thiếu. Cái chúng ta đang thiếu đó là Metta (tâm từ). 


Metta là một từ Pali đã được người ta dịch sang Anh ngữ là "Love" (tình 
thương). Khi bạn dùng từ "Love" bạn đã có những ý niệm hoàn toàn khác 
trong sự giải thích từ này, và dĩ nhiên là bạn có thê muôn nói đên những gì đó 


317 


khác hơn, bởi vì đó là một từ đã bị sử dụng một cách lỏng lẻo và trong một 
vài trường hợp nó còn bị lạm dụng hay dùng sai cả ý nghĩa. Chính vì thế khi 
bạn nói về tình thương (Love), người ta sẽ có một ý niệm khác. Vì vậy chúng 
ta dùng từ Pali "Metta" để nói về lòng từ - không phải là loại tình thương uỷ 
mị theo xúc cảm, nhục dục vả thường tình. Như mọi người biết, từ "tình 
thương" (Love) đã được định nghĩa rất nhiều cách trong Anh ngữ, tuỳ theo 
quan niệm trong tâm của mỗi người thuộc các tôn giáo khác nhau. 


Chắng hạn, trong một cuốn sách nhỏ vừa mới xuất bản mang tựa đề "Love" 
(tình thương) mà một người bạn đã tặng cho bần tăng để nghiên cứu, và nhân 
đây bần tăng cũng muốn phê bình một chút về cuốn sách này. Về các quan 
niệm đặc biệt khác trong cuốn sách bần tăng sẽ không đề cập đến, mà chỉ 
muốn trình bày cho quý vị thấy rõ nó khác biệt như thế nào so với Metta - một 
định nghĩa mà từ "Love" (tình thương) có thể đã dùng. Tác giả cuốn sách là 
giáo sư của một bộ môn tín ngưỡng hữu thần nào đó rất đáng kính. Theo định 
nghĩa của ông về "Metta", ở đây ông lại dùng từ Pali của đạo Phật "Tình 
thương (Love) là Thượng Đế, tình thương tự nó phát ra trong bất kỳ sự sáng 
tạo nào của Thượng Đề và con người là tối thượng" (Love is God. Love 
emanates Ifself in any of the creations of god. Man is fore mos0). Bần tăng xin 
phép được trích đọc một đoạn nói về "tình thương" đối với loài vật trong cuốn 
sách này: "Con người đòi hỏi phải có sinh lực, sức mạnh và sinh sôi nảy nở 
để phục vụ Thượng Đế... để bảo vệ con người và các loài khác cũng như để 
kiểm soát thế gian này một cách hiệu quả. Muốn được khoẻ mạnh và có năng 
lực con người cần phải ăn nhưng thực phẩm bổ dưỡng và vì lý do này mà 
Thượng Đề đã chỉ thị cho con người giết và ăn thịt.. .bò, lạc đà. Con người 
không được phép giết các loài thú hoang... Nếu không, chính họ sẽ trở nên 
hoang dã theo tiến trình thời gian. Vì thịt của những loài gia súc được con 
người ăn, cái chất thiện của chúng sẽ hoà nhập với linh hồn con người và như 
vậy (nguyên văn) nó sẽ gián tiếp được lên thiêng đàng. Cái giá trị này đã được 
con người chuyên hoá cho nó - một hành động đây bi mẫn mà con người biểu 
lộ với loài vật. Trong cuộc sống, việc làm như vậy không tội lỗi gì cả". 


Không hề có ý bất kính đối với tác giả, sở dĩ bần Tăng đọc cho mọi người 
nghe đoạn văn này vì chỉ để tìm sự so sánh. Tác giả đã đặt Metta (tâm từ) 
ngang hàng với Love (tình thương) theo quan niệm của ông. Đối với người 
Phật tử chúng ta thì cách nhìn sự vật như vậy khá ngộ nghĩnh. Ý niệm về tâm 
từ của đạo Phật là như thế nào? Metta đã được các nhà phiên dịch ngày nay 
dịch sang tiếng Anh là "có khuynh hướng rộng lượng, từ ái, ban rải tình 
thương đến tha nhân". Tuy nhiên, theo lời dạy của Đức Phật metta mang một 
ý nghĩa sâu xa hơn - một sự bao hàm rộng lớn hơn so với định nghĩa này rất 


318 


nhiều. Tâm từ có ý nghĩa nhiều hơn là nhân ái, vô hại (Ahimsa) lòng trắc ân. 
Ở đây cũng nên đề cập thêm một điểm nữa là: theo Thánh Kinh Thiên Chúa 
"thiện tâm" (good will) được xem là rất tốt. Thế nhưng chúng ta nhớ bức thông 
điệp thiện tâm mà các thiên thần truyền rao khi Chúa Con giáng sinh. Thánh 
kinh nói, các thiên thần đã truyền rao Bức Thông Điệp Thiện Tâm cho thế 
gian "Bình an dưới thế cho người thiện tâm" (Peace on earth to men of good 
will). Khi đọc kỹ bức thông điệp này chúng ta nhận ra răng các Thiên Thần 
đem sự bình an đến trần thế chỉ cho những người có thiện tâm thôi, chứ không 
phải cho tất cả mọi người. 


Đối với đạo Phật, Metta (tâm từ) được nhân mạnh, nó mang ý nghĩa sâu xa 
hơn là thiện tâm. Cũng như sự Vô Hại là nguyên tắc đạo đức vô cùng to lớn 
và rất tốt, thế nhưng nó chỉ là phương diện tiêu cực. Theo lời dạy của Đức 
Phật thì Tâm Từ có hai phương diện. Một là tiêu cực, đó là vô sân (Adosa) 
theo giải thích trong Vi Diệu Pháp; đây cũng là một sự giải thích về Metta 
nhưng trên phương diện thụ động, nó mang ý nghĩa " văng mặt sân hận và thù 
nghịch". Mặc dù văng mặt sân hận là một điều rất quý, thế nhưng nó không 
đủ tốt nếu không nhân mạnh đến khía cạnh tích cực của nó - đó là từ ái; không 
làm điều ác là tốt nhưng đó chỉ là mặt thụ động - hành thiện là mặt tích cực. 
Tâm từ (Metta) cũng có phương diện tích cực vả năng động của nó vậy. 


Tình thương (Love) là gì? Tình thương này cũng đã được tự điển Oxford định 
nghĩa. Theo Oxford thì Love có nghĩa "sự trìu mến nồng nàn, luyến ái, nhiệt 
tâm có tính trìu mến v.v..." những từ này được xem là đồng nghĩa với tình 
thương và chúng hoàn toàn liên quan đến thứ tình cảm thế gian uỷ my. Vì vậy, 
Metta không có từ tương đương hoàn chỉnh trong Anh ngữ bởi vì Metta (tâm 
từ) mang ý nghĩa cao cả hơn sự trìu mến thông tục - tức sự trìu mến nồng nàn. 
Chữ Pali Metta dịch nghĩa đen là: "tình thân hữu" (Friendliness) - cũng là một 
loại tình thương nhưng không có ước muốn chiếm hữu mà chỉ ước mong giúp 
đỡ, hy sinh lợi ích cá nhân cho sự thịnh vượng và hạnh phúc chung của nhân 
loại. Tình thương này không mang tính chọn lựa hay loại trừ nào cả. Nếu bạn 
chọn một sô người tốt và loại trừ một số người khó ưa, như vậy là bạn đã 
không nắm bắt rõ ý nghĩa của Metta (tâm từ) này. Tâm từ không phải là một 
cảm tình huynh đệ, mà là một nguyên tắc đạo đức cho chúng ta thực hành. Nó 
cũng không chỉ đơn thuần là ý tưởng quảng đại mà là những việc làm thể hiện 
lòng nhân từ, là một sứ mạng tích cực vì lợi ích của một người và mọi người. 

Một đề tài - không phải để nói suông mà phải sông với - áp dụng nó trong 
cuộc sông của chúng ta - làm cho nó thâm nhuần trong bản thân chúng ta. Chỉ 
khi đó, một nguôn sinh lực mới thấm nhuâần đến mọi chúng sinh, không loại 


319 


trừ bất cứ ai, với những tư duy sáng tạo và năng động của tâm từ, một khi 
những tư duy này có đủ cường độ, tự động chánh hạnh sẽ theo sau. 


Người ta thường đưa ra những ý niệm để phản bác lại những quan niệm khác. 
Người Phật tử chúng ta không cần đến những quan niệm mới, vì chúng ta đã 
có quá đủ trong giáo huấn của Đức Phật. Phát xuất từ Tứ Vô Lượng Tâm 
(Brahma Vihara) Metta (tâm từ) này là một trong bốn phạm trú đó, đủ khả 
năng để sáng tạo những điều cao thượng, những điều kỳ diệu, để kiến tạo an 
lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc sông gia đình, xã hội và cả thế gian này. 
Metta - lòng từ trong sạch - bao hàm hết thảy chúng sinh ở khắp mọi nơi, hoặc 
trên đất liền, trên bầu trời hay trên thiên giới. Nó cũng bao trùm mọi chúng 
sanh không phân biệt cao hay thấp; bởi vì người nghèo, người hạ tiện, người 
ác, người ngu dốt là những người cần đến tâm từ này nhất. Vì trong lòng họ 
tâm từ đã khô héo vì thiếu tình thương â âm áp và tình thân thiện - Tâm từ này 
hợp với họ như dòng suối yếu ớt chảy vào bãi sa mạc cằn khô. Lòng từ này 
bao trùm cả người mình thương hay không thương, người tốt hay xấu, tất cả 
đều được chia sẻ như nhau cả. 


Bạn có thê hỏi: "Chúng ta phải thương cả những người ngu ngốc luôn sao?" - 
thật là điên rồ! Đó là một câu hỏi rất phố biến, được hỏi tại những nước Tây 
phương "Chúng ta phải có lòng từ với rắn rít sao?" phụ nữ Châu Âu cũng đặt 
vấn đề "Chúng ta phải có lòng từ cả với chuột nữa sao?" vì họ không thích 
loài chuột. Dù thế nào chăng nữa chúng ta cũng không nên ghét bỏ một người 
nào cả, cũng như vị bác sĩ không bao giờ ghét bệnh nhân, mà phận sự của ông 
ta là để chặn đứng, để loại trừ căn bệnh mà người bệnh đang phải đau đón vì 
nó. Một lương y có phận sự chữa trị cho con người, không kê người đó là a1; 
lòng từ cũng vậy, phải bao trùm mọi chúng sanh không phân biệt. Metta hoàn 
toàn khác hắn với sự thèm khát nhục dục mà thế giới ngày nay đã xem nó như 
là tình thương (Love), cũng như nó đã được ngưỡng mộ và nói đến như một 
loại cảm xúc trong tình thương. Tâm từ này cao cả hơn rất nhiều; thực sự như 
vậy, nó là một hình thức tột đỉnh của tình thương. Nó vượt hắn cái loại tình 
thương đây dục tính và uỷ mị. 


Về hình thức bề ngoài thì tình thương uỷ mị xem ra rất ngọt ngào, tuy nhiên 
nó chăng khác nào ngọn lửa - thực sự nó còn tôi tệ hơn lửa nữa. Một khi nó 
sinh ra, nó phát triển rất nhanh, có lúc nó ngọt ngào như những bông hoa và 
rồi có lúc nó lại đốt cháy, thiêu rụi người sở hữu nó, để lại những vết thương 
lòng và những vết hẳn vô cùng xấu xí. Đó là lý do tại sao ở Miễn Điện người 
ta thường nói "Achitkyi, amyetky" (thương nhau lắm thì cắn nhau đau), bạn 
càng giảu tình cảm, bạn càng nhiều thù hận và khổ đau; bởi vì tình cảm cũng 


320 


giống như ngọn lửa, rất dễ đốt cháy mọi thứ. Ngược lại, Tâm Từ (Metta) có 
một ảnh hưởng mát mẻ giống như sự xúc chạm mềm mại của một bản tay dịu 
dàng - mềm mại nhưng rất kiên quyết không đổi thay lòng trắc ấn của nó. 
Chính vì vậy mà Tâm Từ chỉ tạo ra một bầu không khí an lạc và đễ chịu mà 
thôi. Khổ đau vì những người mình thương mến không phải là dấu hiệu của 
lòng từ này. Metta là sức mạnh, vì nó là một loại tâm từ thuần khiết và tạo ra 
sức mạnh, chứ không phải là sự yếu đuối, uỷ mI. 


Bần Tăng xin được đọc, không phải bằng Pali mà là một đoạn dịch từ kinh Từ 
BI (Metta sutta), một bài kinh rât có giá trị mà chúng ta thường nghe chư tăng 
tụng băng tiêng Pali trong hâu hêt các dịp lê. 


Đoạn kinh này đưa ra một điển hình cho chúng ta thấy Tâm Từ thực sự là gì. 
Tuy đây không phải là một thí dụ hoàn chỉnh, nhưng vì muôn cụ thê hoá cho 
mọi người dê cảm nhận nên Đức Phật đã chọn tình thương của một bà mẹ. 


Trong kinh Từ Bì ngài dạy: 
“Ví như người mẹ hiền, 
Suốt đời lo che chở 
Đứa con một của mình 
Hãy phát tâm vô lượng 
Cùng tất cả sinh linh 
Từ bi gieo cùng khắp 
Cả thế gian khổ hải 
Trên dưới và quanh mình 
Không hẹp hòi oan trái 
Không hờn giận oán thù 
Khi đi, đứng, nằm, ngôi 
Bao giờ còn thức tỉnh 
Giữ niệm từ bỉ này 
Thân tâm thường thanh tịnh 
Phạm hụnh chính là đáy......  (V.M dịch). 


Đây là mẫu mực Đức Phật đã chông đỡ thế gian này. Nó chính là lý tưởng 
sống mà con người cần thê hiện đối với con người - nghĩa là phải giúp đỡ lẫn 
nhau, chia sẻ gánh nặng cho nhau. Đây cũng là lời kêu gọi thức tỉnh mọi con 
tim, là sự phục vụ đối vơi mọi người bằng hình thức tình thương của bà mẹ. 
Phải chăng người mẹ chỉ toả rạng tình thương của mình trong việc nuôi dưỡng 
con cái không thôi? Liệu có người nào có thể bộc lộ được tình thương bắt tử 
như của bà mẹ đối với con mình, tình thương mà bà luôn luôn nuôi dưỡng 


321 


trong lòng nảy không? Nếu bạn suy gẫm về tình mẫu tử nảy, bạn sẽ thấy răng 
nó thật là bao la. Chăng thê mà trong kinh Pali nó được gọi là "Appamana”" 
nghĩa là nó không có giới hạn nào cả. 


Tình thương của bả mẹ đối với đứa con duy nhất của mình là một ví dụ được 
Đức Phật chọn để so sánh với tâm từ. Hãy hình dung tình thương của bả mẹ 
xem; khi con đói bà thận trọng cho con ăn trước khi nó đòi. Khi con gặp hiểm 
nguy, bà dám hy sinh cả sinh mạng để bảo vệ con. Thế đó, bà đã giúp con 
mình trong mọi phương diện. Chính vì vậy mà Đức Phật mong mỏi chúng ta 
thương yêu mọi người như tình mẫu tử. Nếu chúng ta có thê làm được điều 
này dù chỉ ở mức độ nào đó thôi, Bần Tăng nghĩ thế gian này sẽ là một nơi 
khác - hạnh phúc hơn và bình an hơn. 


Mặc dù chúng ta nói rất nhiều về tình thương và lặp đi lặp lại cái công thức 
"Sabbe satta avera hontu, avyapajjha honfu v.v..." (cầu cho tất cả chúng sinh 
thoát khỏi nguy hiểm; cầu cho tất cả chúng sinh không còn bị áp bức v.v...) 
nếu tâm ta không thực sự từ bi thì làm sao có thể mang lại kết quả. Đoạn kinh 
này không phải để tụng đọc suông. Đức Phật không yêu cầu chúng ta phải học 
thuộc lòng những lời của ngài chỉ để tụng suông như vậy. Về bản chất chúng 
chỉ là những toa thuốc. Vị lương y có thể chân bệnh, tìm ra nguyên nhân căn 
bệnh cho bạn và kê toa thuốc theo những gì ông ta tìm ra đó. Thế nhưng, liệu 
bệnh của bạn có được chữa lành chỉ đơn thuần bằng cách đọc đi đọc lại cái 
toa thuốc đó không? Cũng như bạn có thê có một phương thức làm thế nào để 
nấu các món ăn, chắng hạn như làm sao để nâu món cà ri cho thật ngon. Bạn 
có thể đọc đi đọc lại cái công thức đó, nhưng chắc chắn sẽ không có món cả 
ri được. 


Vì vậy, tụng đọc là điều không thực tế. Lý thuyết là tốt nhưng vẫn không đủ 
tốt, vì nó không phải là cứu cánh của một vấn đẻ, nó chỉ là bước khởi đầu thôi. 
Cũng thế, tụng đọc Từ Bi kinh là tốt, nhưng Đức Phật không có ý định thuyết 
kinh đó để chúng ta tụng suông, Ngài khuyến khích chúng ta nên theo những 
lời chỉ dẫn của ngài trong kinh đề hiểu rõ tâm từ là gì, Metta là trạng thái tâm 
đẹp nhất trên thế gian. Vì vậy, lời khuyên của Bần Tăng là, chúng ta không 
nên tự mãn với việc chỉ đọc tụng kinh điển mà thôi, mà phải cố găng hiểu rõ 
ý nghĩa của kinh trên quan điểm thực hành và "trở thành một với kinh" - đó là 
làm cho nó hoà nhập trong cuộc sống của chúng ta, vấn đề là ở chỗ đó. Thiền 
không phải là chỉ đơn thuân tư duy đến nó, mà phải thực hành Metta trong đời 
sông hàng ngày của chúng ta. Bản Tăng mong quý vị hành thiền một chút về 
loại thiền tâm từ này. Để giúp quý vị làm quen với việc hành thiền, bần tăng 


6/6) 


sẽ chỉ cho quý vị một pháp hành đơn giản mà quý vị có thê hành ở bât cứ nơi 
nào cũng được. 


Bây giờ, trở lại với bức thông điệp của tình thương. Chúng ta được yêu cầu là 
phải có lòng từ đối với tất cả chúng sanh như tình thương của người mẹ đối 
với đứa con độc nhất của mình. Vì thế cho nên, tâm từ phải đi đôi với sự sẵn 
lòng giúp đỡ, với thiện chí và một tinh thần hy sinh cao cả vì lợi ích của người 
khác. 


Trong Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya), Đức Phật dạy rằng hầu hết mọi đức 
hạnh như lòng vị tha, trắc ân và từ ái đều bao gồm trong Metta (tâm từ) này. 
Nếu như chúng ta thực sự có lòng từ, chúng ta có thể có hầu hết các đức hạnh 
này; chúng ta có thể ban rải một sự an lạc cao quý và rộng khắp. Chính tâm 
từ này đã cố gắng tháo bỏ mọi chướng ngại ngăn cách giữa chúng sinh này 
với chúng sinh khác. 


Một số người có thê hoài nghi không hiểu tâm từ này có thể làm nền tảng 
vững chắc cho chính sách hoà giải hay không? Nhiều người còn xem tâm từ 
như một đức tính của phái nữ. Họ nói đó là một đức hạnh mềm mỏng, nhu mì 
của phái nữ. Nhưng tâm từ thực sự là một sức mạnh năng động của nam giới, 
nó có thể phá bỏ mọi chướng ngại và có tính cách xây dựng. Ai là người đã 
xây dựng được những Đề quốc bền vững nhất? Đó có phải là Alexander đại 
đế, là Cesar hay là Đức Phật? Chúng ta thường đề cập đến đề quốc La Mã, để 
quốc Pháp, đề quốc Nga. Thử hỏi những đề quốc đó hiện giờ nơi nao? Những 
đề quốc đó chỉ kéo dài trong nhất thời vì chúng được dựa căn bản trên thù hận, 
ngã mạn và lừa dối. Chúng không dựa trên từ bi. Bất cứ chính sách nào mà 
người ta sử dụng nếu không dựa trên nguyên tắc từ bi thì chắc chắn nó không 
thể tồn tại lâu dài được. 


Liên hệ đến điều này, Bản Tăng muốn dùng một hình ảnh để thí dụ. Cuộc 
sông giống như một bánh xe to lớn, chuyền động liên tục. Bánh xe lớn này có 
vô số những bánh xe nhỏ trong đó và mỗi bánh xe nhỏ có những kiểu mẫu 
riêng của nó. Bánh xe lớn và các bánh xe nhỏ - hay vũ trụ rộng lớn và các cá 
nhân sống trong đó liên kết chặt chẽ với nhau đến độ chúng ta phải tuỳ thuộc 
vào nhau để phục vụ, để có được hạnh phúc vả để phát triển. Chính vì vậy, 
bồn phận của chúng ta là phải khai thác triệt để những cái hay của mình - cái 
hay, cái thiện đó phải hài hoà với khuôn mẫu của thế gian. Muốn cho tất cả 
các bánh xe xoay chuyền hài hoà với nhau, cái tốt đẹp nhất trong mỗi người 
chúng ta cần phải được phát huy. Chăng hạn như trong một chiếc xe, muốn 
cho nó chạy tốt - sử dụng được thì mọi cơ phận của nó phải được hoàn chỉnh. 


323 


Nếu chúng ta muốn tạo lập một gia đình hạnh phúc, an vui, một mái nhà ẫm 
cúng hoà thuận, thì mọi người trong căn nhà đó hay ít nhất cũng là đa số những 
thành viên của gia đình đó cần phải hoà hợp với nhau. Nếu bản thân chúng ta 
muốn đóng góp vào sự hài hoà đó, thì các đức tính tốt của ta cũng phải được 
phát triển sao cho phù hợp với an vui và hạnh phúc của mọi người. 


Điều này chúng ta có thể làm được ngay tại đây và bây giờ bằng cách thực 
hiện những phận sự hàng ngày, hàng giờ của mình với từ ái, nhã nhặn và chân 
thực. Cái lý tưởng mà Đức Phật đặt ra trước chúng ta là sự hỗ tương phục vụ 
- con người sống cần có nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ những khó khăn cho 
nhau. Trong Nikaya (Kinh Tạng) có đề cập đến ba loại phận sự mà chúng ta 
phải thực hiện - hay còn gọi là ba mẫu mực cư xử dành cho một vị Phật. Tiếng 
Pali là: "Buddhatta Cariya, natattha cariya, Lokattha cariya” (phận sự nỗ lực 
để thành đạt Phật quả, làm lợi ích cho thân quyền và bè bạn, làm lợi ích cho 
toàn thế gian). Tương tự như vậy, mỗi chúng ta cũng có ba mẫu mực phải 
hành xử - "Atta - Cariya", nghĩa là nỗ lực đề phát triển tự thân sao cho đạt 
được hạnh phúc, tự tu và tự ngộ. Mẫu mực cư xử thứ hai là "Natattha Cariya" 
là làm lợi ích cho bà con thân quyến và bè bạn. Thứ ba là làm lợi ích cho toàn 
thế gian không phân biệt giai cấp, màu da hay tín ngưỡng - "Lokattha Cariya". 
Đức Phật yêu cầu chúng ta thực hành ba loại hành xử này. 


Đạo Phật là một con đường nhằm phát triển tự thân - là sự giáo dục tâm hồn. 
Vì vậy công việc của chúng ta là phải thực hành ba nguyên tắc Đức Phật đã 
đề ra ở trên đề tinh lọc bản chất của chúng ta, để nâng mình lên bình diện của 
một con người. 


Giáo dục hiện đại như quý vị đã biết, là một nền giáo dục chỉ chú trọng đến 
các phương tiện kiếm ra tiền, làm thế nào để sắp đặt và kiểm soát nó. Trong 
khi đạo Phật nhằm vào việc giáo dục, dạy dỗ tâm. Vì thế cho nên, nếu tôn giáo 
chỉ được đón nhận như một niềm tin có tính tri thức trong tâm thôi thì không 
có sức mạnh nảo cả. Nếu tôn giáo không có thực hành, chúng ta không thể tạo 
được chút hiệu quả nào. Trong Pháp Cú kinh (Dhammapada) Đức Phật có 
dạy: 


"Nhự bông hoa tươi đẹp 
Có sắc nhưng không hương 
Nói hay, làm không được 
Kết quả có chỉ lường" (Pháp Cú, 51) 


324 


Chính vì vậy hành động chứ không phải suy đoán; thực hành chứ không phải 
lý thuyết mới là vẫn đề. Cũng theo Dhammapada thì "ý chí" nếu không có 
hành động tuơng xứng kèm theo, không có gì đáng kế cả, do vậy cái chính 
của đạo Phật là phải thực hành những lời dạy cao quý này. 


Liên quan đến điểm này, bần tăng cũng muốn nói thêm rằng tâm từ (Metta) - 
lòng từ bao la này - thường có mặt khi có sự liên hệ đến người khác, nhưng 
trên thực tế thì từ ái với chính mình phải có trước. Nó không phải là một tình 
thương vị kỷ, mà là tình thương dành cho bản thân - một loại tình thương 
thuần khiết - đến trước. Khi chúng ta hành thiền từ ái, chúng ta rải tâm từ đến 
bản thân mình trước (Aham avero homi v.v..) (cầu mong cho tôi thoát khỏi 
mọi điều tai hại). Nhờ có lòng từ thuần khiết (Metta) như chúng ta đã định 
nghĩa, với chính mình như vậy; những khuynh hướng ích kỷ, thù hận, nóng 
nảy sẽ bị tiêu trừ. Vì vậy, trừ khi bản thân chúng ta có tâm từ trong người, 
bằng không chúng ta chăng thế nào chia sẻ với ai được, chúng ta không thể 
rải hay gởi gắm tâm từ này đến người khác được. 


Giả sử bạn không có tiền trong túi thì làm sao bạn có thê cho ai được, đù chỉ 
là một xu nhỏ thôi? Vì vậy, thiền từ ái cần phải khởi sự với tự thân trước; bạn 
có thê nói là tôi thương bản thân mình được chứ?. Nếu bạn có thể nói bạn yêu 
bản thân mình, liệu bạn có thê tự hại mình bằng cách nuôi dưỡng những ý 
tưởng thù hận trong tâm không? Nếu bạn thương một người liệu bạn có hại 
người đó được không? Không bao giờ. Thương bản thân mình nghĩa là sống 
không ích ký, thù hận, nóng nảy v.v.... Vì thế cho nên, để bản thân chúng ta 
thoát khỏi những cảm giác không đáng ưa này, chúng ta phải thương hay có 
lòng từ với chính mình. Theo Đức Phật thì trước tiên hãy thương tự ngã mình, 
vì đạo Phật luôn luôn chú trọng đến tinh thần tự giác, chỉ khi nào có tự giác 
chúng ta mới làm lợi ích cho tha nhân một cách hiệu quả được. Chúng ta nói 
về độ tha hay giác tha, chính là nói đến việc giúp đỡ cho tha nhân này; tuy 
nhiên, như Đức Phật đã dạy: "Nếu một người không thể tự độ mình, họ không 
thê độ người khác được". 


“Người trí trước đặt mình 
Vào nếp sống chánh hạnh 
: Sau ra giáo hoá người 
At khỏi bị khiển trách " (Pháp Cú, 158) 


Cũng trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng: "không kẻ thù nảo có thê làm 
hại con người tôi tệ hơn là chính những ý nghĩ tham ái, sân hận và ghanh ghét 
V.V..của họ”. 


325 


“Kẻ thù hại kẻ thù 
Qan gia hại oan gia 
Không bằng tâm niệm ác 
Do chính ta hại ta" (Pháp Cú, 42) 


Nếu người ta không tìm thấy an lạc trong tự thân, họ không thể nào tìm nó ở 
nơi nào khác. Kinh Điển cũng thường nói răng: "Người không tự chế được 
mình sẽ không tìm thấy an lạc”. Trong công việc phụng sự xã hội, cái gọi là 
những người làm công tác xã hội sẽ không cảm thấy an vui trong khi thi hành 
những phận sự của họ, nếu như bản thân họ không an tịnh. Nếu như tự thân 
họ không an tịnh chắc chắn họ không thể đem an lạc đến cho mọi người được. 
Vì vậy, chúng ta phải được rèn luyện một cách thích hợp không những về sự 
tổ chức bên ngoài mà còn cả ở sự tu dưỡng nội tâm trong chúng ta. 


Trong trường hợp của rất nhiều người mệnh danh là làm công tác xã hội, điều 
thực sự mà họ đang làm là chỉ dẫn người khác phải làm những gì giống như 
những ông chủ vậy, và rồi họ nói rằng: "Chúng tôi đã cố gắng hết cách, nhưng 
mọi người không tỏ thiện chí chấp nhận sự giúp đỡ của chúng tôi". Thực ra 
mọi người đều rất cần sự giúp đỡ, thế nhưng sự giúp đỡ đó phải được thê hiện 
một cách ân cần theo nhu cầu mà họ mong đợi, chứ không phải theo tư ý của 
người giúp. Muốn được như vậy người phục vụ xã hội chân chánh phải là một 
người có lòng từ ái đối với bản thân mình trước đã - nghĩa là trong lòng họ 
phải chứa đầy tình thương, một tình thương thuần khiết, không ích ký. Chỉ lúc 
đó họ mới có thể cảm nhận được hạnh phúc gấp đôi; đó là bản thân họ có lòng 
yêu thương trong sạch, chân chánh, cảm thấy hân hoan trong khi giúp người 
khác, đồng thời làm cho người khác an vui. 


Chúng ta nhớ những mẫu chuyện tiền thân (Jataka) của Đức Phật, khi còn là 
một vị Bồ Tát ngài luôn luôn nỗ lực tự hoàn thiện mình bằng cách giúp đỡ 
mọi người - sao cho người khác được an vui, và niềm vui của người khác thúc 
đây ngài hoàn thiện hơn nữa để phục vụ. 


Lại nữa, nếu một người không thể thành thực với bản thân mình làm sao họ 
có thể thành thực với người khác được. Một bác sĩ không có những kinh 
nghiệm và phẩm chất theo yêu cầu có thể cố gắng giúp bệnh nhân, nhưng việc 
làm của ông ta không chừng chỉ làm hại thêm cho bệnh nhân. Vì vậy, một 
người lãnh đạo của bất kỳ xã hội, chính trị hay tôn giáo, nêu không tu dưỡng 
tâm có thể đưa những người theo mình đi lạc hướng. 


326 


Chúng ta quá chú trọng đến việc luyện tập bề ngoài đến độ quên đi sự tu tập 
bên trong, việc tu dưỡng bản thân mình. Chúng ta thích dạy dỗ kẻ khác và 
quên việc dạy mình. Chúng ta có khuynh hướng luôn luôn cho mình là đúng 
còn mọi người đều sai. Việc đồ lỗi cho người khác dường như đã trở thành 
một đặc tính chung của mọi người, chăng hạn khi trễ nải một việc gì, chúng 
ta liền đồ thừa hoan cảnh... nào là vì vợ, vì bạn bè hay một người nào đó v.v... 
bần tăng không có ý muốn nói là chúng ta chỉ nên tự trách mình thôi. Không 
Tử có câu nói răng: “Kẻ ngu dối trách cứ người, kẻ có học tự trách mình, con 
kẻ hiểu biết không trách ai cả". Thật là một câu nói rất minh triết. Vấn đề là 
ở chỗ "Đâu là cái sai chứ không phải ai là người sai". 


Theo nguyên lý của đạo Phật, tự độ mình là ưu tiên; sự hoàn thiện cá nhân 
phải được chú trọng trước nhât, có được như thê thì toàn thê cơ câu mới hoàn 
hảo. Thê giới bên ngoài chính là sự phản ánh bản chât nội tại của chúng ta. 


Đề kết luận bài giảng, bần Tăng mong quý vị dành ít phút để hành thiền từ ái, 
để cho thân, khâu, ý của chúng ta thắm nhuâẫn từ bi. 


Từ một cái tâm có tu tập này, những ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng 
ta mới chân chánh và từ hoả được. Hành thiền thực sự, trước tiên chúng ta làm 
tràn ngập chính mình với ý nghĩ từ bi "cầu mong cho tôi được an vui hạnh 
phúc". Sau một lúc chúng ta mở rộng lòng từ đến tất cả mọi người, nguyện 
thầm trong tâm "cầu mong cho tất cả chúng sanh đều được an vui, hạnh phúc”. 
Nghĩ sao thì cảm nhận như vậy. Chúng ta cũng có gắng thấy thế gian này được 
ngập tràn với lòng từ của chúng ta, với tâm ước mong mãnh liệt rằng mọi 
người, mọi vật đều được an vui, một ước mong như ước mong của bà mẹ đối 
với đứa con độc nhất của mình vậy. 


Nếu quý vị rải tâm từ này trước khi đi ngủ, bần tăng cam đoan rằng quý vị sẽ 
có một giác ngủ an lành kỳ diệu. Nếu quý vị có thể duy trì tâm từ này mãi 
mãi, chắc chắn quý Vị sẽ có một cuộc sông an hoà, hạnh phúc và thành công, 
mọi người sẽ yêu mến bạn vì bạn đang từ ái với mọi người. Thế gian cũng 
như tâm Đương SOI, nếu bạn nhìn vào gương với khuôn mặt tươi vui, bạn sẽ 
thấy khuôn mặt xinh đẹp tươi vui của mình. Nếu bạn nhìn với khuôn mặt đưa 
đám, như người Anh thường nói, chắc chắn bạn sẽ thấy khuôn mặt vô cùng 
xấu xí của mình. Trong hình thức chào hỏi cũng có một câu thành ngữ tương 
tự “Chào bạn, thể gian này đổi xử với bạn thể nào?" câu trả lời thường là "Tốt, 
tôi rất an vui". Nhưng với người Phật tử, câu trả lời sẽ là "7i, thế gian đối 
với tôi cũng như tôi đối với thể gian này vậy". 


327 


Nếu quý vị xử sự với thế gian một cách hợp lẽ, nhân từ, thế gian cũng sẽ đối 
xử lại với bạn nhân từ như vậy. Chúng ta không nên trông đợi mọi người đối 
xử với chúng ta tử tế trước, mà chúng ta cần phải xử sự tốt đẹp với mọi người 
trước. Đó là cách sông của người Phật tử chân chánh. 
“Chân thành cám ơn Tỳ kheo Pháp Thông đã gửi tặng bản vi tính” 
(Bình Anson, 08-2002) 


-00O0oo- 


Wisdom And Compassion - Now a few words on the combination of wIsdom 
and compassion. In Tibetan Buddhism, these are considered the two most 
1mportant aspects of practice. Just like a bird needs two winøs to fly; a very 
compassionate person without wisdom 1s only a likeable fool, and a person 
with wisdom and no compassilon 1s like a lonely hermit In an I1vory 
tower...Both wIll reinforce each other: once we realise how 1nterrelated we all 
are, 1t 1s hard not to feel some level of compassion, and once we feel 
compassionafe to others we realise our Interrelatedness. 


Ánh Sáng Trí Tuệ và Từ Bi 


Đức Thế Tôn dạy, lúc lâm chung nếu tâm của chúng sanh có 5/10 phần tình 
(vọng tưởng, vô minh, phiền não, sân giận...) và 5/10 phần tưởng (thanh tịnh, 
sáng suốt, hoan hý, từ bi...) thì chúng ta sẽ tái sanh trở lại vào cõi Người. Nếu 
phần tình nhiều hơn phần tưởng sẽ bị rơi vào ba đường ác đạo; và ngược lại 
nếu phần tình ít hơn phần tưởng thì chúng ta sẽ được sanh vào cõi thiện lành 
cao hơn, có nhiều phước báo hơn như A-tu-la, Trời, Thanh Văn, Duyên Giác, 
Bồ-tát hay Phật. 


Cõi Người mà chúng ta đang sống giống như ranh giới giữa bóng tối và ánh 
sáng. Bóng tối là vô minh, là tội lỗi, sân giận và phiền não; còn ánh sáng là trí 
tuệ và từ bi. Hằng mỗi sát na trong cuộc sống ở thế gian này chúng ta đều 
đang chịu ảnh hưởng bởi thế lực trái nghịch của hai năng lượng này. 


Do đó mục đích chánh yếu của sự rèn luyện và tu tập trong đạo Phật là kết tập 
năng lượng thanh tịnh từ bị vào nội tâm của chính mình, đề phát triển phần 
tưởng vượt cao hơn phần tình, xa lìa bóng tối mà tiến sâu hơn vào ánh sáng 
của trí tuệ và từ bi. Khi đã được sống trong ánh sáng của trí tuệ từ bi rồi thì 
phải duy trì và phát khởi tác dụng lực ánh sáng năng lượng vô biên này, trước 
là tự lợi sau là lợi tha. 


328 


“Phát tâm Bồ Đẻ, nhất tâm niệm Phật” là phát huy năng lượng ánh sáng trí 
tuệ và từ bị ở trong nội tâm, cũng là cách duy trì và phát khởi tác dụng cái 
năng lượng ánh sáng này đến khắp quần sanh. Câu Phật hiệu A Di Đà có năng 
lực phá tan bóng tối của đêm dài ưu não, giúp cho không gian xung quanh 
thơm ngát xán lạn. Những chúng sanh hữu tình hay vô tình lọt vào khoảng 
không gian này nghe đặng âm thanh, ngửi được hương thơm thảy đều an lạc 
mà phát khởi tâm từ hành thiện. 


Người niệm Phật phát tâm Bồ Đề, từ bi, thanh tịnh, chánh trực và bình đẳng 
càng rộng xa bao nhiêu, thì thời không ảnh hưởng của ánh sáng trí tuệ từ bị 
nảy sẽ càng rộng xa bấy nhiêu. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao mả ánh sáng 
quang minh của Đức Phật A Di Đà đã được Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng như 
mười phương chư Phật xưng dương tán thán là “Quang Trung Cực Tôn Phật 
Trung Chi Vương!” 


Thường ngày trong cuộc sống chúng ta đã và đang lãng phí rất nhiều năng 
lượng bởi những duyên trần và làm tay sai cho chúng; chăng hạn như những 
vọng niệm về vọng tưởng, tham muôn, tức giận, bất mãn... Tham lam và tức 
giận là trạng thái của nội tâm không được hải hòa ngay với chính mình và thế 
giới bên ngoải, tạo ra năng lượng bóng tối, sẽ tự gây khó khăn và làm chướng 
ngại duyên Phật của mình. 


Nên người niệm Phật phải luôn hoan hỷ và tự tại đối tất cả các pháp, nên xem 
tât cả ngoại cảnh (thuận hay nghịch) chỉ là sự thử nghiệm sức “định huệ” của 
mình. 


Nếu bạn không thể buông xả và tha thứ mà lại tìm kiếm bất kỳ hình thức nào 
để trả thù hay chống trái lại đối phương (người gây phiền não cho bạn), thì 
bạn và họ đều giống như nhau. Vì nếu bạn tự nhận là nạn nhân của họ, tức 
bạn và họ sẽ cùng nhau liên kết hình thành ra năng lượng xấu ác, tạo ra màn 
bóng tối sân giận bao trùm cái không gian sinh hoạt nhỏ hẹp của bạn và những 
người cùng liên kết tạo nghiệp ấy. Họ có thể không xứng đáng được nhiều 
thiện cảm từ nơi bạn bởi những ý nghĩ, lời nói và hành động tàn ác của họ đối 
với bạn; nhưng nếu bạn có trí tuệ và lòng từ bị bạn sẽ hiểu để không mê, đề 
rồi cùng liên kết tạo nghiệp chung với họ, không nên tạo cơ hội cho bóng tối 
thêm phần dây đặc. 


Muốn được vậy bạn hãy nên thường tư duy rằng: “Ta là một Phật tử (con Phật) 
và sẽ là một vị Phật trưởng thành trong tương lai. Do đó ta phải học tập và vận 
dụng khả năng đang có đê phát huy năng lượng của ánh sáng trí tuệ và từ bị, 


220 


hầu giúp phá tan màn đêm u tối cho mọi loài. Sự thành tựu này chỉ có được 
do ở công phu buông xả, và sự tu tập nghiêm mật đề thành tựu sức “định huệ".” 


Có những người tuy có kinh nghiệm tu tập, cũng thông rõ các pháp học và 
hành của Phật giáo, nhưng vì tập khí vô minh hiện hữu từ vô thi vẫn chưa hết 
sạch nên đôi khi có hành động ngược với “tự tánh' để bị rơi vào trong bóng 
tối. Nhưng nhờ vào sự huân tập hăng ngày nên họ có khả năng đảm lãnh nhanh 
chóng nhận biết về sự sai lạc, liền tự quay trở về với ánh sáng. Do sự giác ngộ 
nhanh chóng này, ác nghiệp chưa đủ duyên đề thành hình, xem như họ vượt 
qua được những thách thức. 


Nên việc tu tập thường ngày như phụng kinh, trì giới, niệm Phật hay thiền 
định... đều là những phương pháp do Phật và chư Tổ khuyên dạy nhằm giúp 
chúng ta duy trì chánh kiến và sức định huệ, để luôn hiện hữu trong ánh sáng 
của trí tuệ từ bị. 


Hòa Thượng Tịnh Không nói: “Thỉnh Phật trụ thế,” trong Phố Hiền Thập Đại 
Nguyện Vương, cũng có nghĩa là phát khởi Phật tánh của chính mình ngay ở 
trong thế gian này. Nói cách khác là nếu chúng ta có thê thân chứng và phát 
khởi được Phật tánh trong thế giới ô trược này thì đồng nghĩa coi như làm 
được việc “thỉnh Phật trụ thế.” Nên “thỉnh Phật trụ thế,' không hắn phải là 
thỉnh một vị Phật nào khác ở bên ngoài, mà nó bao gồm luôn cả vị Phật trong 
tự tánh của chính mình. Đề thỉnh được vị Phật trong tự tánh của mình trụ thế, 
chúng ta phải tu chứng pháp Tam Muội (Chánh Định). 


Trong kinh “Đại Phương Đăng Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới”, Ngài Đức 
Tạng bạch với Ngài Phố Hiền Đại Sĩ rằng: “Nếu có người muốn chứng tam 
muội cần phải tu phước đức bố thí, trì giới, trí huệ ra làm sao? Cúi xin Ngài 
dạy bảo!” 


Phổ Hiền Bồ-tát là bậc hiện thân thành Chánh Giác, giáo hóa chúng sanh khắp 
các thê giới thanh tịnh trong mười phương, bảo với Ngài Đức Tạng răng: 


“Nây Phật tử! Nếu có người nào muốn chứng tam muội này trước tiên hết nên 
tu phước tích chứa căn lành là nên hằng thường cúng dường Phật, Pháp, Tăng 
và cha mẹ, luôn luôn chở che săn sóc cho tất cả kẻ nghèo cùng khổ sở không 
được ai cứu giúp không nơi nương tựa rất đáng thương xót, chính ngay thân 
thê mình cũng không tiếc rẻ. 


330 


Tại sao? Vì cúng dường Phật được phước đức vĩ đại mau thành tựu trí giác vô 
thượng và cũng được năng lực làm cho chúng sanh đêu được an lạc. 


Cúng dường pháp được báo trí huệ tăng trưởng chứng pháp tự tại có khả năng 
thâu rõ thật tánh của tât cả pháp. 


Cúng dường chư Tăng được tăng trưởng vô lượng tài sản phước đức trí huệ 
thành tựu được Phật đạo. 


Cúng dường cha mẹ, hòa thượng, tôn sư và các vị mà mình nhờ cậy, đó là 
những bậc có công ơn lớn nên phải thường nhớ đên thâm ơn, luôn nghĩ các 
báo đáp lại bội phân. 


Tại sao? Vì kẻ biết ơn dù ở trong sanh tử nhưng căn lành không bao giờ hư 
hoại, còn kẻ không biệt ơn căn lành diệt mật sẽ tạo tác nghiệp ác, vì thê đức 
Như Lai ca ngợi kẻ biệt ơn chỉ trích người vong ơn. 


Lại còn thường thương xót cứu giúp các chúng sanh khổ sở, Bồ-tát do căn 
lành rộng lớn này, không bao giờ thôi thất nơi trí giác vô thượng.” 


Nếu bây giờ bạn thật sự có cảm nhận tất cả chúng sanh muôn loài (vô tình và 
hữu tình) đều là Phật, đều là các bậc đáng được bạn cung kính cúng dường là 
bạn đã đạt đến mức độ làm chủ của ánh sáng vô lượng, dầu ở bất cứ cảnh giới 
nào đi hay ở thì cảnh báo tuyệt vời, hương thơm và những ánh sáng vẫn luôn 
tỏa khắp. 


Lại nữa, nếu bạn còn có chủ ý đánh thức chúng sanh mau giác ngộ để cùng 
được giải thoát, tức bạn đang duy trì vững chăc trên con đường nhât định, đó 
là con đường thăng tắp bảo đảm tiên tới thành Phật. 


Nhờ vào Chánh Kiến, sức Định Huệ và lòng Từ Bi vô hạn của bạn, trong bất 
kỳ tình huống nảo xảy ra: trực tiếp hoặc gián tiếp, bạn sẽ luôn giải quyết mọi 
việc một cách mạnh mẽ nhanh chóng, vì bạn đã quẵng lại sau lưng các nguồn 
năng lượng thấp kém của bóng tối, nên bạn rất vững chắc và rõ ràng trên con 
đường thăng tiến tới thành Phật. 


Thực tế nhiều bạn cũng mong muốn đạt tới cảnh giới thuần thiện tỉnh khiết, 
nhưng lại là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa bạn với gia đình, người thân 
thuộc và bè bạn. Do điều kiện của bạn trong cuộc sông hiện tại trên trái đất 
này, làm những mối quan hệ gần gũi của bạn đối với những người thân yêu bị 


331 


hạn chê — đặc biệt là khi bạn có xu hướng muôn nhập thê cùng với một nhóm 
hữu tình Thiện trí thức — tât bạn sẽ gặp phải sự mâu thuân và nhiêu khó khăn. 


Cũng nên biết rằng những mối quan hệ tương quan thương ghét, thân thù... 
đêu được hình thành do nghiệp nhân quả báo mà bạn đã kết tập từ trong thời 
g1an rât dài ở quá khứ, có thê nói là từ nhiêu đời nhiêu kiêp trước. 


Nhưng cũng không thể vì những cái khó khăn này mà bạn lại đầu hàng, bạn 
phải có lòng tín mãnh liệt thuận theo cái sở nguyện riêng của chính mình đê 
tiên đên mục tiêu vãng sanh thành Phật. 


Trong thời gian tự lực đề thực hành đạo giải thoát, bạn sẽ tìm kiếm ra những 
người bạn thật sự (Thiện trí thức) giúp bạn không bị lôi kéo bởi những ý kiến 
của người không cùng chung chí hướng. Và sự cần thiết để giúp thăng hoa 
con đường đi của bạn là thường xuyên thúc liễm thân tâm bạn, cũng như giúp 
đỡ những người khác cùng thực hành như vậy. 


Bạn nên tôn trọng cũng như tuân theo trực giác của chúng sanh quanh bạn hầu 
giúp đỡ họ, chính nhờ vào sự liên kết tình yêu với lòng từ bi rộng lớn ấy sẽ 
giúp cho mọi việc dễ thành tựu. Vì thế mà Ngài Phố Hiền Đại Sĩ đã dạy chúng 
ta nên “hằng thuận chúng sanh,” để “từ bi biến pháp giới, thiện ý khắp nhân 
gian” là vậy. 


Trong tương lai nếu bạn thành đạo, với “túc mạng thông" bạn sẽ hiểu ra răng: 
người bạn thù oán nhất lại chính là người mà bạn đã từng thân thiết nhất trong 
những đời trước. Có “tha tâm thông" thì những người thân yêu của bạn dầu ở 
trong bất cứ cảnh giới nào, cũng sẽ không bao giờ rời xa tầm mắt của bạn. 
Hơn thế nữa, lòng bàn tay của bạn có thể nắm trọn cả “tam thiên đại thiên thế 
giới,` không có một tâm ý nào của chúng sanh mà bạn chăng biết đến, không 
có một pháp nào đề giáo hóa chúng sanh mà bạn chẳng thông rỡ. 


Khi bạn phát khởi được tâm tứ vô lượng (từ, bị, hỷ, xả), bạn có thê bắt đầu 
cảm nhận thấy được nhiều điều tốt hơn về cuộc sống. Niềm vui và hạnh phúc 
của bạn là luôn biết tri ân, cung kính và thương yêu. Bạn sẽ có năng lượng 
ánh sáng với tầm thước cao hơn, đó là hạnh phúc chân thiện mỹ. Bạn cũng sẽ 
cảm thấy yêu tất cả mọi thứ xung quanh bạn, đó là sự phấn khởi và yên bình, 
cho dù bạn rời bỏ để đi đến nơi nào khác, bạn vẫn hiện hữu trong ánh sáng đó 
mãi mãi. 


332 


Ánh sáng của trí tuệ và từ bị là nguồn năng lượng tạo ra hòa bình và sự hòa 
hợp tồn tại ở khắp mọi nơi. Nó tương tự như kinh nghiệm của một số bạn khi 
ra khỏi cơ thê và nhập vào các khu vực rộng lớn đầy ánh sáng, rời xa những 
cảnh ngục tủ u tối. Với năng lực của ánh sáng vô tận này, bạn có thê cứu độ 
muôn loài chúng sanh hữu tình hay vô tình bằng cách khôi phục lại sự cân 
bằng giữa họ với thiên nhiên, và cùng hòa hợp với tất cả các dạng sống khác 
trong đại vũ trụ không cùng tận bao la. 


Tôi tin tưởng rằng Phật tử chúng ta, theo sự giáo hóa của Phật đà, đã và đang 
nâng cao trái tim và trí tuệ của mình. Do đó, khi chúng ta giúp đỡ hữu tình với 
lòng từ bi không điều kiện, chúng ta luôn mong muốn họ nhận được những gì 
tốt đẹp nhất, đó là ánh sáng của “Trí Tuệ và Từ Bi'. 

Diệu Âm Trí Thành (Canada) 


-—-0Q0--- 
Compassion and Insight 


Dogen Kigen - Thiền Sư Đạo Nguyên (1200-1253) - was often considered 
the greaftest religIous philosopher to have lived In Japan In premodern times. 
His extensive works are still widely read 1n Japan...Let”s begin with a short 
biographical story that draw together a number of Dogen”s concerns. 


Several ofthe monks at Dogen”s monastery had noficed a deer øgrazIng nearby. 
They began to feed 1t scraps of food. After a while the deer became trusting 
and would eat out of their hands. Having taken the heart Dogen”s teachings 
about the universality of Buddha-nature, the monks were pleased with 
themselves. However, Dogen was less happy when he heard about the deer. 
When a suitable opportunity arose, he threw sticks and stones at the deer, 
which ran away frightened. 


The monks were scandalized by Dogen's actions and confronted him 
demanding an explanation. ”We were kindly feeding the deer, but you have 
cruelly thrown stones at 1t so 1t no longer vIsIts.” 


“So you think you were being compasslonafe, do you?” Dogen replied. “Ït 1s 
dangerous for a deer to become accustomed to people.” 

The monks protested. “We would never do anything to hurt 1t. We were Just 
feeding 1t.” 


1a 


“No, you didn't intend to hurt the deer, but what 1f the next person your tame 
deer met was a hunter?” 


Thịs story highlighs a common problem. We hear wonderful storles about the 
Importance of compassion and kindness In Buddhism. Compassion almost 
defines Buddhism for some people. Of course, we want to develop similar 
love and compasslon for all beings. But compassion without 1nsight, Dogen 
1S warning us, can do more harm than øood. It 1s little better than a blind person 
fumbling 1n the darkness. Dogen 1s not telling us to resfrIct our compassIon 1n 
any way, but he 1s advising us to be fully aware of 1ts Implications. 


If you feel sorry for the homeless alcoholic, 1t 1s compasslonate to ø1ve him 
money? Consider whether the money you gIve may help him buy the last 
bottle that kills him. Mipht 1t not be better to help by giving hìm food or 
clothing, g1fÍts that cannot cause harm? At the same time, 1t 1s Important that 
you do not become hardened or reluctant to perform acts of compassIon. 
Beware of becoming a person who has developed øreat Insight and knowledge 
but neglects everyday acts of kindness. Buddhism without compasslon 1s 
meaningless; 1ts very soul turned cold. Compasslon without 1nsipht 1s blind 
and potentially harmful. Insight without compassion can lead to a callous 
disregard for the sufferings of others. In Dogen”s view, Enlightenment or 
Buddha-mnind 1s characterized by the harmonious balance of compassion and 
Insipht, which he so well exemplified In his own HIfe. 


Thiền sư Nhật Dogen Kigen - Đạo Nguyên Hy Huyền (1200-1253), cũng 
thường được gọi là Eihei Dogen, là vị tô sáng lập tông Tào Động tại Nhật. 


Dogen sanh năm 1200 trong một gia đình quý tộc tại Kyoto, thân phụ của 
Dogen là Kuga Michichika giữ chức vụ quan trọng trong triều đình. Từ nhỏ 
Dogen đã tỏ ra rất thông minh. Mới 4 tuôi Dogen đã biết đọc những bài thơ 
băng chữ Hán, năm 9 tuổi đã đọc bản tiếng Hán cuốn Abhidharma (Thắng 
pháp). Cuộc đời khó khăn vì cha mất khi Dogen mới lên 2, mẹ mất lúc 7 tuôi. 
Một người trong họ là Minamoto, một vị quan trong triều đình, đem Dogen 
về nhận là con nuôi và tính dạy dỗ Dogen theo con đường khoa bảng để sau 
nảy nối nghiệp. Nhưng vì hoàn cảnh mô côi sớm đã gây xúc động mạnh khiến 
Dogen thấy rõ lý vô thường nên quyết định xuất gia để tìm hiểu ý nghĩa về 
vấn đề sinh, tử. Đến năm 13 tuổi Dogen xuất gia tại núi Hiei với thiên sư Koen 
thuộc tông Thiên Thai, và được ban cho pháp danh là Buppo-bo Dogen. Trong 
khi tu tập Dogen vẫn thắc mắc, nghi hoặc với vấn đề: theo các kinh điển thì 
tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vậy tại sao phải khổ công tu hành để chứng 


334 


đạt được Phật tánh và giác ngộ. Không tìm được sự giải đáp nơi vị trụ trì Koen 
nên Dogen rời đến thiền viện Mii-deraji với vị trụ trì là Koin nhưng vị này 
cũng không giải đáp được và có khuyên Dogen đến gặp thiền sư Myoan Eisai 
(Minh Am Vinh Tây) tại thiền viện Kenninji (Kiến nhân) ở Kyoto. Thiền sư 
Eisai (1141-1215), đã qua Trung hoa và đem tông Lâm Tế vẻ truyền bá tại 
Nhật, được coi là vị tổ khai sáng Thiền tông tại Nhật. 


Dogen giải thích thêm về lý do tọa thiền: 


"Nếu các ông chỉ biết quán Phật pháp bằng "tâm" thôi thì dù cả ngàn kiếp 
sống có thê chứng ngộ được không? Nhưng nếu các ông buông xả tâm và từ 
bỏ những tri thức, hiểu biết thì có thể chứng ngộ được. Những người đã chứng 
đạo khi nhìn thấy hoa nở, hoặc nghe tiếng đá chọi vào cây đều chứng ngộ do 
nơi "thân". Vì vậy nếu các ông buông xả hoàn toàn các ý nghĩ và khái niệm 
trong tâm và chỉ chú tâm vảo tọa thiền thì sẽ tiễn xa trong việc tu đạo. Việc 
chứng ngộ thật sự chỉ đạt được với "thân". Các ông cân chú ý vào tọa thiền." 


Dogen luôn nhắc nhở là việc tọa thiền là cách tu hành tốt nhất đề theo đúng 
với chánh pháp của đức Phật. Pháp tọa thiền của sư có điểm đặc biệt là phải 
thấy rõ việc tu tập và giác ngộ là một, không thê nói tu tập "đề được" giác ngộ. 

Tính "như nhau” giữa tụ tập và giác ngộ là điều không thấy ở các pháp môn 
khác trong đạo Phật. Hiểu được đặc điểm này mới hiểu được tại sao tông Tào 
động Nhật đã đặt trọng tâm vào việc toạ thiền. Dogen đã căn cứ vào kinh điển, 
đã thực chứng và nhấn mạnh vào tính bản nguyên của sự giác ngộ, của Phật 
tánh. Sư coi điều đó là căn bản cho sự tu hành. Sư viết một bài rất dài (chương 
Phật tánh) trong cuốn Shobogenzo để giải thích rõ về vấn đề này. Việc tu hành 
không phải là phương tiện để đạt cứu cánh là giác ngộ. Nếu cho rằng việc giác 
ngộ chỉ đạt được sau khi tu hành thì không thê nói đó là bản nguyên được. Sư 
nhắc lại đó là cái "bản lai diện mục" (original face), cái tự tánh mà tổ Huệ 
Năng nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh, cũng còn được gọi là Phật tánh... 


Compassion — Từ bi = bi là cứu khổ; từ là cho vui - cứu khổ cho vui. 

Từ là tâm đầu tiên trong "tứ vô lượng tâm tức là từ bi hỷ xả". Người có tâm 
từ bi phải hành động đề xoa dịu nỗi khổ của người khác. 

Hỷ: vui với cái vui của người khác; Xả: nên bỏ hết những điều sân, hận, bực 
bội. 

Xả: theo "Pháp Tuyển Tâm Tu" của đạo hữu Hiên Mật Đỗ Hữu Trạch chữ xả 
có mẫy nghĩa như sau: 


hi 


1.Không sướng, không khổ, không vui, cũng chăng buôn. Hiểu theo nghĩa này 
xả thuộc về thọ tâm sở. 


2.Không yêu cảnh thuận, không ghét cảnh nghịch, chỉ vui vẻ làm việc lợi ích 
cho mình và cho chúng sinh. Hiệu theo nghĩa này xả thuộc về hành tâm sở. 


3. Thản nhiên trước mọi xung đột, mọi biên chuyên của cuộc sông. Hiêu theo 
nghĩa này xả thuộc vô lượng tâm. 


Compel - bắt buộc, cưỡng bách (compelled = bị bắt buộc) 
Compelling - hấp dẫn, thuyết phục 

Compendious — súc tích (Compendium = bản tóm tắt, bản trích yêu) 
Complacency — self satisfaction, transquil pleasure 
Complement - bổ khuyết 

Complicity - tội đồng loã 

Compulsion - cưỡng bách, bắt buộc 

Concatenation — trùng hợp, ăn khớp 

Concealment - giấu diễm, che đậy 

Conceif — tự phụ, kiêu ngạo 

Concert - phối hợp, hòa hợp 

Concession - nhượng bộ 

Concoction - sự pha chế, thuốc pha chế, đồ uống pha chế 
Concomitant — đi kèm với, đi đôi với 

Conduit - ông dẫn 


Confine — gIam g1ữ, giam câm 


336 


Confiscation - tịch thu, xung công 

Conflagration — tai họa lớn, đại họa, đám cháy lớn 

Conflate — blend together = đúc kết thành một 

Confluence - hợp lưu, ngã ba sông 

Congenial — cùng tính tình, cùng tính chất, hợp nhau 

Conglomeration - kết hợp, kết khối, tổng hợp, tổ hợp 

Congruent — thích hợp, tương đẳng 

ConjJecture — phỏng đoán, ước đoán 

Conjoin - kết giao, kết hợp 

Conjuring — trò ảo thuật (ConJure — làm trò ảo thuật) 

ConJuror — perform a conJuring trick = người làm trò ảo thuật 

ConnoIsseur - người am hiểu, thành thạo 

Connotation — hàm xúc, ý nghĩa 

Connubial — hôn nhân, thuộc về vợ chồng 

ConscIentious — có lương tâm, tận tâm 

ConscIous, SubconscIous and SuperconscIous mind — Imagine the mind as 
having three concentric (đông tâm) circles within each other, 
from large to small. VIsualize a stone thrown Into water with 
Wwaves moving outward from the center. 
The Ífirst, outer layer represents the conscIous mind, our critical, 
analytical, coping, everyday reasoning cenfer. 
The second, middle layer 1s the subconscIous mind, where all our 
physical memorles, Iincluding past lives are stored. It”s also the 


center for emotion and Imaginafion... 
Deep within the center core of these concentrIc rinøs, lies the 


337 


superconscIous mind, which houses our divine soul memorIes, 
reveals our immortal character and 1ts long hIstory... 


Consciousness — state of being conscIous, characterized = tâm thức, ý thức 


Tâm thức, đôi khi được gọi tắt là tâm, là từ chỉ chung cho các khía cạnh của 
trí tuệ (intellect) và ý thức (consciousness$), thê hiện trong các kết hợp của tư 
duy, tri giác, trí nhớ, cảm xúc, ý muôn, và trí tưởng tượng; tâm thức là dòng 
ý thức. Nó bao gồm tất cả các quá trình có ý thức của bộ não. Đôi khi, trong 
một số ngữ cảnh, nghĩa của từ tâm thức còn bao hàm hoạt động của tiềm thức 
COn n8ười. 


Có nhiều học thuyết về tâm thức và hoạt động của nó. Các nghiên cứu cô xưa 
nhất được ghi nhận về tâm thức là của Đức Phật, Plato, Aristotle, Adi 
Shankara và các triết gia Hy Lạp và Ấn Độ cô khác. Các học thuyết tiền khoa 
học, dựa trên thần học, tập trung vào mối quan hệ giữa tâm thức và linh hồn - 
cái được cho là tinh túy siêu nhiên thần thánh trời cho của con người. Các lý 
thuyết hiện đại, dựa vào hiểu biết khoa học về bộ não, cho rằng tâm thức là 
một hiện tượng của bộ não và đồng nghĩa với ý thức. 


Người ta bàn cãi nhiều về câu hỏi: tâm thức bao gồm những đặc tính gì của 
con người. Một số cho rằng tâm thức chỉ bao gồm các chức năng trí óc "bậc 
cao": cụ thể là lý tính và trí nhớ. Trong quan niệm nảy, các cảm xúc như yêu, 
ghét, sợ, vui có bản chất "nguyên thủy" hơn hay chủ quan hơn, và do đó nên 
được nhìn nhận khác với tâm thức. Những người khác tranh luận rằng không 
thê tách rời hai mặt lý luận và cảm xúc của một con người, rằng chúng có 
cùng bản chất và nguồn gốc, và rằng cả hai đều nên được xem là một phần 
của tâm thức cá nhân. 


ConscIousness - 1s the quality or state of self-awareness, or, of being aware of 
an external obJect or something within oneself. I( has been defined as: 
senflence, awareness, subJectivity, the ability to experlence or to feel, 
wakefulness, having a sense of selfhood, and the executive control system of 
the mind. Despite the difficulty in definition, many philosophers believe that 
there 1s a broadly shared underlying 1ntuition about what conscIousness 1s. Ás 
Max Velmans and Susan Schneider wrote in The Blackwell Companion to 
ConscIousness: "Anything that we are aware of at a ø1ven moment forms part 
Of our conscIousness, making conscIous experlence at once the most familiar 
and most mysfterious aspect 0Ÿ our lIives." 


338 


The Quesfion of Conciousness — Sensafions and Perceptions 


When we speak of happiness and suffering, we are mainly referring to 
sensations of pleasure and pain. Together with these pleasurable or paInful 
sensations, we also have to consider the factors that cause them. So let us look 
at sensaflons and perceptions. For the most part, sensatlons arise based on 
material things. There 1s something that trigøers off a sensation, whether 
pleasurable, painful, or neutral. We say that 1t 1s responsible for the sensation, 
but 1t does not necessarily mean that Just because this particular factor 1s there, 
a sensatlon wI1ll arise. Other conditions have to coincide as well, and 1ƒ one of 
them 1s lacking, the sensation cannot happen. In any case, 1t seems that there 
needs to be first some tang1ble basIs for a sensation. 


When we talk about sensations, and perceptions as well, we are talking about 
CONSCIOUSNe€SS — conscIousness 1n the sense of the awareness of obJects. The 
word awareness here does not refer to the rigpa that 1s differentiated from the 
ordinary mind. I( 1s simply awareness of objects. It 1s this kind of 
ConscIousness that experlences sensatlons: we come 1n(o contact with an 
obJect, next we are aware of If, and then we experlence pleasurable or painful 
sensations. Then, as we are aware of things, so we have Ideas about them: 
Thịs 1s sụch and such. That 1s what 1s meant by perception. 


Sensations come 1n different kinds. There 1s one type of everyday sensation, 
eIther pleasant of painful, which 1s not caused by our way of thinking. Say, 
for example, I bang my hand agaiInst the table. It will cause me a feeling of 
pamn, and I will think, “Ouch† I hit my hand!” The act of hitting my hand and 
the pain Involved then spark off varlous thought in my mind. So this 1s one 
cafegory of sensations, those which are 1nstigated by some kind of external 
CIrcumstance. 


Then there 1s another category, which comprIses those sensations that are not 
due to this kind of contact with obJects through the five senses but are caused 
by a change In conscIousness 1fself, as a result of some memory of the past or 
some thought about the future. This change at the level of our conscIousness 
Or awareness can provoke a physical sensation, however. lf we examine th1s, 
does 1t mean that first there 1s an 1dea, a thought, or a memory, which 1s then 
followed by some kind of physical change, such as the activation of neurons 
or an electrochemical reaction 1n the brain? Or musf Ideas or memorIes, which 
are changes In our awareness, always be the result of some subtle change at a 


339 


physiIcal or neurological level? This 1s a question, I feel, that really needs to 
be Invesfigated. 


It1s said that conscIousness arIses based on the sense faculties. There 1s Indeed 
this dependent relationship, but 1f there were absolutely no conscIousness that 
was separated from the physical senses, 1t would be difficult to account for 
many evenfs that happen to us In the course of our datly lives — In particular, 
the amazing physical changes that can come from practicing meditation. 
These changes are not due to some drug or a medical procedure. There 1s a 
physIcal transformation that takes place because of a chanøe In conscIousness 
1tself. Therefore, 1t 1s mụch more convenlent, and much easler, for us tO 
account for this kind of thing, 1ƒ we explain consciousness as something that 
1S priImarily dependent on the physical body but also capable of bringing about 
certan changes by 1í(self. If we don”t accept a role such as this for 
COnScIousness, many of these phenomena are diffIcult to explain. 


Consciousness Defined 


When we speak about sensations and perceptions, we are talking exclusively 
about sentient forms of life. Of course, flowers and plants are alive, their 
chemical makeup 1s similar to other forms of life, and they are subJect to 
cycles of life, srowth, death, and destruction. But while their cells are alIve, 
plants do not have sensatlons, or perceptlons. So when we talk about 
SentIence, or conscIousness. I think there 1s one fundamenfal defining property 
common to all sentlent forms of life and that 1s movement. Even tiny 1nsects 
exhibit this kind of movement. They can use the power of their bodIes to move 
from place to place. A plant can move as 1t ørows, and 1t can be swayed by 
the wind or the raIn, but it cannot move //ensionally from one place to 
another. So when we talk about senienf beings, we mean that, in addiItion to 
basic characterisfics of life, which are common to plants and animals, there 1s 
also this ability to move Infentionally from one place to another. The 
defintion of a living or sentient being 1s one that possesses conscIousness. 
Whatever lacks conscIousness 1s classed as nonsenfient or Inanimate matfer. 


Consclousness 1s described 1n terms Of 1fs function, which 1s to know or 
cogn1ze obJects. It 1s therefore defined as “clear and knowirng,” or “luminous 
and cogn1zant.” How do we explaimn this? Cïariíy here refers to the clear 
arising of appearances to conscIousness. It does not make any difference 
whether or not this perception corresponds to the actual nature of things. A 
particular appearance arises to conscIousness, along with an awareness Of 1S 


340 


aspects or features. Ñow that appearance 1s alwalys valid and direct. This 1s 
what 1s meant by c/ear — the fact that this appearance 1s reflected clearly. Once 
this appearance has been made clear, there 1s a “knowing” or awareness that 
apprehends that appearance, along with 1ts varlous aspects. 

For example, even when we are fast asleep, In our dreams there are all kinds 
of different perceptions, sights, sounds, smells, tastes, and tactile sensations. 
Our conscIousness 1n the dream 1s aware of these countless appearances and 
their different aspects. They all arise to that conscIousness, which 1s the 
capacIty for clarity and cognIzance, and as these experlences appear, we are 
aware of each of them, along with their respective features. 


During the course of our lives, In fact, we go through varlous levels of 
conscIousness from the coarser level of ordinary sensory experlence, to the 
subtler mode of conscIousness during dreams, which functlons Independently 
of the sense faculties, and then to the even subtler mode of conscIousness that 
prevails during deep sleep. 


As for the coarser level of conscIousness, If we take the example of a visual 
cognition, the mere 1nteraction of the eye faculty with some visual form wIll 
not necessarlly produce a visual awareness. There also needs to be the 
Iữémmediafe condifion, meaning that the mìind 1s not đistracted by thoughts of 
something else. If the mind 1s lost in thoupht, then the contact between the 
visual faculty and a form wIll not necessarily lead to a visual cognmition. That 
1s why we say that 1n order to produce a clear knowledgøe or awareness 1n 
which external forms are clearly cogn1zed, there must be this third factor, the 
1mmediate condition. 


Whatever the case, any act of cogniflon or conscIousness, from the subtle 
down to the more coarse, must occur on the basis of the contInuous stream of 
subtlemost conscIousness, which 1s by nature clarity and cognizance, the 
capacIty to be aware. (7e Dalai Lama in “Mind In Comƒfort And Fase ”— The 
Vision oƒ Enhightenmemt in the Great Perfection) 


CHỮ TÂM TRONG ĐẠO PHẬT 
Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ 


Nương theo giáo pháp Phật Đà 
Chữ Tâm Phật dạy giúp ta độ đòi. 
Đến bờ giác ngộ thánh thơi 
Thoát ly phiền não cuộc đời an vui. 


341 


Trong nhà Phật, tam tạng kinh điển ghi lại lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát 
và chư vị Tô Sư. Đó là thiền lâm bảo huấn, nghĩa là: các lời dạy quí giá trong 
rừng thiền. Người phát tâm tu theo Phật thật khó khăn khi phải chọn lựa kinh 
sách nào để đọc trước, sao cho có thể hiểu biết chánh pháp rõ ràng và áp dụng 
được vào đời sống hằng ngày. Trong khi đọc tụng kinh sách, người tu học 
Phật cũng gặp khó khăn với các từ ngữ chuyên môn, dù là tiếng Việt, tiếng 
Hán Việt, hay các ngôn ngữ khác, cần phải tìm hiểu thấu đáo, qua tự điển, hay 
nhờ các bậc thiện tri thức giảng giải, giúp đỡ. Sau khi cô gắng lắm mới tạm 
vượt qua được sự khó khăn này, người tu tập thường gặp phải ngưỡng cửa: dù 
đã học hiểu rành rẽ giáo lý, nhưng vẫn chưa vào được đạo! Thế nào là: vẫn 
chưa vào được đạo? 


Người tu hành nhiều năm, dù tại gia hay xuất gia, nếu chưa đủ duyên, nếu 
chưa gặp được hoàn cảnh để sáng đạo, ngộ đạo, thấy đạo, vào được đạo, thì 
người đó vẫn lòng vòng bên ngoài cửa đạo, vẫn dậm chân tại chỗ ban đầu, vẫn 
công phu tu tập chậm chạp, vì các nghi lễ nặng phần hình thức, vì các việc 
làm mong cầu phước báo, vì tâm chấp chặt nhị biên những định kiến đúng sai 
phải quấy, vì tâm mong cầu bình yên sung sướng, vì tâm chưa thanh tịnh, còn 
quá lăng xăng lộn xộn bên trong, còn bị trần duyên bên ngoài chỉ phối. 


Thực ra, dù đạo Phật có một rừng kinh điển, sách vở, thích ứng cho đủ mọi 
căn cơ, trình độ, giới thiệu tất cả các pháp môn tu tập tự cô chí kim, trình bày 
các kinh nghiệm tu hành từ xưa đến nay, nhưng tất cả những kinh điển, sách 
vở đó đều nhằm mục đích duy nhất là: khai mở và chỉ bày cho tất cả mọi người 
thấy rõ cái bản tâm thanh tịnh của chính mình. Còn bồn phận của chúng ta là: 
ngộ và nhập được bản tâm thanh tịnh đó. Nếu không ngộ được điều này, tức 
là không sống được với bản tâm thanh tịnh, người tu tập dụng công phu nhiều, 
nhưng thu lượm kết quả chăng được bao nhiêu. Người nào ngộ và nhập được 
bản tâm thanh tịnh, tức là giữ được tâm bình thường, là người thấy đạo, vào 
được đạo. 


Cho nên, Thiền sư Phố Nguyện Nam Tuyên có dạy: "Bình Thường Tâm Thị 
Đạo”, chính là nghĩa như vậy. 


Nói một cách khác, tất cả kinh điển giáo lý của đạo Phật có thể tóm gọn vào 
một chữ, đó là chữ TÂM, mà thôi. Nắm vững được chìa khóa quan trọng này 
rỒi, người tu học Phật có thể mở toang được tất cả các cánh cửa của nhà Phật, 
thấu hiểu những lời dạy của chư Phật, chư vị Tổ sư trong các kinh điển, sách 
vở, mục đích thấy được con đường giác ngộ và giải thoát, để xây dựng đời 
sống hiện tại được an lạc và hạnh phúc. 


342 


Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chữ TÂM qua các kinh điển 
và kinh nghiệm tu tập thực tế của các bậc tôn túc cô kim. Mỗi đề mục đều có 
công năng giải bày bản tâm thanh tịnh, hay tóm gọn vào một chữ, chỉ rõ đó 
là: chữ TÂM trong Đạo Phật. 


A .- Chữ TÂM qua lời dạy của chư Phật: 
1) Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy: "Nhứt thiết duy tâm tạo". 


Nghĩa là: Mọi sự mọi việc đều do tâm tạo ra tất cả. Công đức cũng do tâm 
tạo, nghiệp chướng cũng bởi tại tâm. Đó chính là tâm sanh diệt, lăng xăng lộn 
xôn, thay đôi luôn luôn, thường do tham sân sĩ chi phối, thúc đây, điều khiển, 
cho nên con người thường tạo nghiệp bất thiện nhiều hơn là nghiệp thiện. 
Chúng ta đã thấu hiểu lý lẽ chân thật của cuộc đời là: vô thường, không có gì 
tồn tại vĩnh viễn, không có gì là tự nhiên sanh mà không có nguyên nhân. Luật 
nhân quả áp dụng trong ba thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Sanh sự thì sự sanh. 
Nhân nào thì quả nấy. Gieo gió thì gặt bão. Có lửa thì có khói. Cầu nguyện 
với tâm lăng xăng lộn xộn, chỉ đem lại sự bình an tâm trí tạm thời. Bình an 
thực sự chỉ có cho người thiện tâm. Thiên đàng, địa ngục, tuy là hai tâm trạng 
khác nhau, nhưng thực sự, tất cả chỉ là các trạng thái ở trong tâm của chúng 
ta mà thôi. 

Bởi vậy cho nên, có bài kệ như sau: 


Tội tùng tâm khởi tương tâm sám 
Tâm nhược diệt thời tội diệc vong 
Tội vong tâm diệt lưỡng câu không 
Thị tắc danh vi giai sám hồi. 


dịch là: 


Tội từ tâm khởi đem tâm sám 
Tâm đã diệt rồi tội cũng vong 
Tội vong tâm diệt cả hai không 
Đó chính thực là chân sám hối. 


Nghĩa là: Tất cả những tội lỗi gây ra, đều do tâm chúng ta chủ động, thì phải 
thành tâm mà sám hồi, tự trong thâm tâm. Từ đó, chúng ta phát nguyện không 
tái phạm, cho nên mỗi khi tâm tham, tâm sân, tâm si khởi lên, chúng ta liền 
biết ngay, dừng lại, không làm theo sự điều khiển, sai khiến của tham sân sĩ, 
thì tội lỗi sẽ không còn tái phạm nữa. Khi tội lỗi không còn, tâm sanh diệt 


343 


cũng lặng mắt, con người sống trong trạng thái tịch tịnh, bình yên của tâm trí. 
Đó mới thực là sự sắm hôi chân chánh. 


2) Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy: "Tùy tâm biến hiện". 


Nghĩa là: Mọi sự mọi việc trên thế gian này như thế nào, tốt hay xấu, lành 
hay dữ, đúng hay sai, phải hay quấy, được hay không, đều do vọng tâm của 
chúng ta biến hiện ra cả. Sự cảm thọ tùy theo tâm trạng, tùy theo cá nhân, 
không ai giống ai, không lúc nào giống với lúc nảo, không thời nào giống với 
thời nào, không nơi nào giống với nơi nào. 


Trong sách có câu: 


““Tâm buôn cảnh được vuI sao 
Tâm an dù cảnh ngộ nào cũng an.” 


Nghĩa là: Cùng một cảnh vật như vậy, nếu có tâm sự buôn phiền áo não, 
chúng ta không thấy cảnh vui chút nào. Còn nếu chúng ta có tâm trạng hân 
hoan vui vẻ, dù cây khô trụi lá, cảnh vẫn đẹp vui như thường. Cái tâm hân 
hoan vui vẻ là chúng ta, hay cái tâm buồn thảm lê thê là chúng ta? Cùng một 
câu nói như vậy, nêu tâm an ôn, vui vẻ mát mẻ, chúng ta cũng cho là: nói đúng 
nói phải, nói sao cũng được, nói ngược cũng xong. Trái lại, tâm đang bực bội, 
ai nói câu nào, chúng ta cũng cho là: nói sai nói bậy, nói xiên nói xỏ, nói bóng 
nói gió, nói hành nói tỏi, nói quấy nói quá. 


Vậy, hãy thử nghĩ xem, chúng ta là người: có tâm thực tốt, hay tâm không 
tôt? Cái tâm sanh diệt, lăng xăng lộn xộn, thay đôi bât thường như vậy, thực 
không phải là chúng ta. 


3) Trong Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy: "Tam giới tâm tận, tức thị niết 
bàn”. 


Nghĩa là: Khi nào dứt sạch tâm trong ba cõi, lúc đó chúng ta mới thấy được 
niết bàn. Ba cõi, còn gọi là tam giới, đó là: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 
Khi tâm tham nỗi lên, chúng ta sông trong dục giới, tức là cảnh giới đắm 
nhiễm tham dục, cảm thấy đau khổ triền miên vì lòng tham của con người 
không đáy, không bao giờ thỏa mãn được. Con người sông trong dục giới lúc 
nào cũng cảm thấy khao khát, thiếu thốn, được bao nhiêu cũng không thấy đủ, 
cho nên luôn luôn chạy đôn chạy đáo, tìm kiếm ngũ dục: tiền tài, sắc đẹp, 
danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Khi tâm sân nổi lên, ngay lúc đó, chúng ta 


344 


sống trong sắc giới, tức là cảnh giới chấp chặt sắc tướng, lòng như thiêu đốt, 
sắc mặt tái xanh, vì sự tức giận, vì sự bất mãn. Dù tâm tham không còn, tâm 
sân cũng tai hại vô cùng. 


4) Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy: "Nhất niệm sân tâm khởi, 
bách vạn chướng môn khaI". 


Nghĩa là: Một khi tâm niệm tức giận, sân hận khởi lên mà chúng ta không tự 
kềm chế, không tự khắc phục, thì biết bao nhiêu, trăm ngàn vạn chuyện khó 
khăn, đau khổ, chướng ngại tiếp nối theo sau đó. Khi tâm si nồi lên, chúng ta 
sông trong vô sắc giới, tức là cảnh giới vô minh, rất dễ lầm đường lạc nẽo, mê 
tín đị đoan, rất dễ dàng tạo tội tạo nghiệp bằng cách: hãm hại trả thù, lập mưu 
tính kế, vu khống cáo gian, thưa gửi kiện tụng, không cần biết hậu quả khổ 
đau đối với các người khác và gia đình họ. Những giây phút ngu si, lầm lẫn 
thường là nguyên nhân của những sự hối tiếc, đau khổ sau đó, cho mình và 
cho người khác, có khi kéo dài triền miên suốt cả cuộc đời. 

Bởi vậy cho nên, phải dẹp trừ tận gốc các tâm tham sân si, trong kinh sách gọi 
đó là: tam độc, chúng ta thoát ly tam giới gia, cuộc sống mới an lạc và hạnh 
phúc. 


5) Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật có dạy: "Người nào giữ được nhứt tâm 
bât loạn, trong một ngày cho đên bảy ngày, khi lâm chung giữ tâm không điên 
đảo, thì người đó được vãng sanh tây phương”. 


6) Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật có dạy: "Nêu. thường xuyên giữ được 
chánh niệm, tâm không loạn động, dút trừ được phiên não, thì chăng bao lâu 
đặc thành quả vô thượng bô đê". 


Nghĩa là: Người tu tập phải luôn luôn quán sát tâm chính mình, luôn luôn giữ 
gìn chánh niệm, luôn luôn niệm Phật, khi vọng tâm vọng tưởng vọng thức 
vọng niệm khởi lên, liền biết, không theo. Nhờ đó tâm được an nhiên tự tại, 
không loạn động, dứt trừ được phiền não, gọi là: nhứt tâm bất loạn. Nhờ công 
phu tu tập đó, chẳng bao lâu đắc thành quả vô thượng bồ đề. Khi lâm chung 
giữ được tâm không điên đảo, cho nên được vãng sanh cảnh giới tịnh độ. 
Muốn làm được điều này, muốn giữ được tâm trí nhứt như không loạn động, 
con người phải thấu hiểu và thực hành quán tứ niệm xứ, gồm có: thân, thọ, 
tâm, pháp. 


7) Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy: "Căn bản của sanh tử 
luân hôi là: Vọng tâm". "Căn bản của bô đê niết bàn là: Chân tâm”. 


345 


Nghĩa là: Chúng sanh sở dĩ bị trầm luân sanh tử, bởi vì suốt ngảy này qua 
ngày nọ, luôn luôn sống với vọng tâm, tức là tâm lăng xăng lộn xộn, luôn luôn 
thay đôi, khi vui khi buồn, khi thương khi ghét, khi khen khi chê, khi tán thán 
khi phê phán. Muốn tâm trí sáng suốt thanh tịnh, an nhiên tự tại, chúng ta cần 
quán sát tâm chính mình: khi các vọng tâm nối lên, chúng ta liền biết, không 
theo, như vậy vọng tâm lắng xuống, diệt mất, chân tâm hiện ra rõ ràng. 


Muốn làm được điều này, muốn chân tâm hiển hiện, chúng ta cần phải thấu 
hiểu và tu tập bốn tâm rộng lớn, trong kinh sách gọi là tứ vô lượng tâm, đó 
chính là: từ, bi, hỷ, xả. Khi có tâm từ và tâm bi, chúng ta sẽ dễ cảm thông với 
muôn loài, nhút là với loài người, với những người chung quanh, gần như cha 
mẹ, Vợ chồng, con cháu, xa hơn như bà con, láng giềng, bạn bẻ. Do đó tâm 
giận tức, tâm sân hận có thể giảm bớt, nhẹ bớt đi. Khi có tâm hỷ và tâm xả, 
chúng ta sẽ bớt được các tâm ganh tị, tâm đồ ky, tâm hơn thua, tâm cố chấp. 
Cho đến khi nào tứ vô lượng tâm tròn đầy, vọng tâm tan biến, tâm ý trở nên 
an nhiên tự tại, chân tâm hiền hiện. 


Đây mới chính là ý nghĩa thiết yếu của việc tu tâm dưỡng tánh theo đạo Phật: 
Trong tâm khởi niệm, nếu giác kịp thời, liền biết không theo, đó là: chân tâm. 


Trong tâm khởi niệm, nêu còn mê muội, không giác kỊp thời, liên theo niệm 
đó, trở thành: vọng tâm. 


Cũng ví như là: 


Khi có gió thôi, mặt biên nôi sóng, gọi là biên động, ví như tâm lăng xăng 
lộn xộn. 


Mặc dù có gió thổi, mặt biển vẫn bình yên, đó là biển thái bình, ví như bản 
tâm thanh tịnh, hay tâm bình thường. 


8) Trong Kinh Tịnh Danh, Đức Phật có dạy: "Mặt trời mặt trăng vẫn thường 
sáng tỏ, tại sao người mù lại chăng thấy? Cũng vậy, bởi vì nghiệp thức che 
đậy, chúng sanh thường biết mà cỗ phạm, cho nên chẳng thấy thế giới Như 
Lai thanh tịnh trang nghiêm, chăng nhận ra bản tâm thanh tịnh thường hằng". 


9) Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có dạy: "Tất cả chúng sinh đều 
có bản tâm thanh tịnh". "Chúng sinh chăng nhận thây được, vì bị vô minh che 
lấp". 


346 


Nghĩa là: Con người ai ai cũng có bản tâm thanh tịnh, cũng như mặt trời mặt 
trăng luôn luôn sáng tỏ. Chỉ vì tâm tham lam của cải tiền bạc, hoặc vì tâm sân 
hận tự ái cao độ, hoặc vì tâm si mê cố chấp, ví như mây đen che lấp mặt trời 
mặt trăng, cho nên con người mới tạo tội tạo nghiệp, làm cho tâm trí loạn 
động, thường xuyên bất an, điên đảo loạn cuồng, để rồi trôi lăn vào vòng sanh 
tử luân hồi, đã muôn kiếp trước, và sẽ tiếp tục trôi lăn, muôn kiếp về sau, nếu 
như không chịu dừng nghiệp và chuyền nghiệp. 


Với số tiền nho nhỏ, quyên lợi không đáng kê, con người còn có thê tỉnh thức, 
dừng được nghiệp, dẹp tâm tham, không thưa kiện người khác, không gây não 
loạn cho người, và gia đình của họ. Nhưng khi kiện thưa đòi tiền bồi thường 
vài triệu đô la, con người thành ma, tối tăm mặt mũi, liều mạng đưa chân, hết 
biết lẽ phải, nhắm mắt làm càng, tới đâu cũng được. Mãnh lực của đồng đô la 
quả thực là vạn năng, thượng đề chăng băng, đã lôi kéo không biết bao nhiêu 
chúng sanh u mê, vào vòng tội nghiệp, từ xưa đến nay! 


Chính vì biết mà cô phạm, nghiệp thức che đậy, vô minh che lắp, con người 
chăng thấy được thế giới Như Lai trang nghiêm, bản tâm thanh tịnh. Chúng ta 
là người tỉnh thức, đang tu học chánh pháp, đang muốn trở về nguồn cội, đang 
muốn chuyền hóa cuộc đời của mình, đang muốn thoát ly sanh tử luân hồi, 
càng phải nên hết sức cân trọng, cần trọng và cần trọng! 


10) Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy: "Quá khứ tâm bất khả đắc. 
Hiện tại tâm bât khả đặc. VỊ lai tâm bât khả đặc". 


Nghĩa là: Chuyện quá khứ qua rồi đừng luyến tiếc, đừng nhớ nghĩ làm gì cho 
bận tâm, chỉ gieo thêm nghiệp chướng chứ chắng ích lợi gì. Muốn làm được 
điều này, ở trong gia đình hay ngoài xã hội, chúng ta cần phải có tâm vị tha, 
độ lượng, biết tha thứ, biết cảm thông, nói chung là tâm từ bi. Chuyện hiện tại 
rồi cũng qua mau, cô níu kéo cũng chăng được, có lo âu phiền muộn cũng 
chăng ích lợi gì. Chuyện tương lai chưa đến, lo lăng, ưu tư, sầằu muộn cũng 
chăng ích lợi gì. Chi bằng chúng ta giữ gìn tâm trí được như như, bình tĩnh, 
thản nhiên, có phải khỏe hơn không? Chuyện gì phải tới nó sẽ tới, lo sợ cũng 
chăng ngăn cản được đâu. Đó chính là nghiệp quả, nghiệp báo, còn gọi là: quả 
báo. Hiểu sâu được luật nhân quả, chúng ta sẽ bình tĩnh thản nhiên chấp nhận 
quả báo xảy đến. Nếu không muốn có quả báo xấu, chúng ta phải chấm dứt 
gây nghiệp nhân xấu, tức là chấm dứt tâm tham sân si, tức là dừng ba nghiệp 
thân khẩu ý bất thiện. Trong kinh sách gọi là: dừng nghiệp và chuyển nghiệp. 


347 


11) Trong Kinh Tịnh Danh và Kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật có dạy: 
“Tâm tịnh thì độ tịnh. Tâm địa bình thì thê giới bình". 


Nghĩa là: Khi những vọng tâm vọng tưởng, vọng thức vọng niệm đã dứt sạch, 
người tu tập không còn tham, không còn sân, không còn si. Đến đây, người tu 
tập đạt được cảnh giới bất nhị, tức là không còn kẹt hai bên, không còn thị 
phi, không còn phải quấy, không còn tranh chấp, không còn hơn thua, không 
còn tạo tội, không còn tạo nghiệp, không còn cô chấp. Trong kinh sách gọi đó 
là cảnh giới: vô tâm vô niệm, hay là cảnh giới: nhứt tâm bắt loạn. Lúc đó, tâm 
tịnh, tâm địa bình, tâm vô quái ngại, vô hữu khủng bó, viễn ly điên đảo mộng 
tưởng, tức là tâm an nhiên tự tại, không còn điều øÌ có thê ngăn ngại được, 
gây lo sợ khủng khiếp được. Do đó, chúng ta xa rời những thứ điên đảo, lìa 
bỏ được mộng tuởng, đạt được cứu kính niết bàn. Mọi người chung quanh 
cảm thấy an ồn, yên tâm, khi sống gần người tu tập có tâm tịnh, tâm địa bình. 
Thế giới chung quanh thanh bình, quốc độ an ninh, chính là nghĩa như vậy. 


12) Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: "Thăng vạn quân không bằng 
tự thăng mình”. “Tự thăng tâm mình là điêu cao quí nhứt”. 


Thắng được vạn quân, con người tóm thu được quyên lực, danh vọng, tiền 
tài, của cải vật chất, đủ mọi thứ trên trần đời. Nhưng tâm người đó vân sống 
trong tam giới: dục giới, sắc giỚI, và VÔ sắc giới, cho nên vẫn còn phiền não 
khổ đau, vẫn còn sanh tử luân hồi. 


Muốn xuất được tam giới gia, chúng ta phải luôn luôn quán sát tâm chính 
mình: Khi nào tâm tham, tâm sân, tâm si nổi lên liền biết, không theo. Lúc đó 
chúng ta đã tự thắng mình: tức là tự kềm chế hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của 
chính mình. Người ta công kích, khích bác, vu khống, phi báng, phê phán, mạ 
ly, sỉ nhục, mắng nhiếc, người nào phản ứng nhanh, trả đũa nặng nè thì dễ 
quá, thường quá. Người nảo tự thắng tâm mình, nhẫn nhịn được mà không 
thấy nhục nhăn, nhịn mà không nhục, tâm trí vẫn an nhiên tự tại, mới đáng 
kính phục, mới là điều cao quí nhứt. 


13) Trong Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy: "Tâm khẩu nhứt như". Nghĩa là: 
“âm khâu không khác". 


Tâm nghĩ sao, miệng nói vậy. Miệng thường nói tốt, tâm nên nghĩ tốt. Như 
vậy, cuộc sống mới được an lạc. Ngược lại, tâm nghĩ một đàng, miệng nói 
một nẻo, miệng nói như vậy, tâm không như vậy, nên sách có câu: Miệng thì 
nói tiếng nam mô. Trong lòng chứa cả một bồ dao găm. Ở trên đời này, đó ai 


348 


lây thước đề đo lòng người. Trong sách có câu: “Tri nhân tri diện bắt tri tâm,” 
nghĩa là: biết người chỉ biết mặt, không biết được tâm địa. Cho nên chư Tô có 
dạy: Phản quan tự kỷ, nghĩa là: hãy quay lại, quán sát tâm chính mình, để giữ 
tâm khẩu nhứt như. 


14) Trong Kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy: "Chế tâm nhứt xứ, vô sự bất 
biện". 


Nghĩa là: Khi khắc chế được tâm ý, trụ tâm ở một chỗ, bằng cách tụng kinh, 
niệm Phật, thiền quán, qua sự hiểu biết chánh pháp, tâm trí bình tĩnh thản 
nhiên, không còn chuyện gì để cãi vã nữa, để tranh chấp nữa, cho nên không 
có sự việc gì người tu tập không hiểu biết sáng tỏ, rõ ràng, không biện luận 
được một cách thông suốt. Điều này giải thích rằng: không có vị Phật nảo 
không biết thuyết pháp độ sanh. 


B.- Chữ TÂM qua lời dạy của chư Tổ: 


1) Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có dạy: "Tâm thông thì 
thuyết thông". Hành giả nào thực tâm tu học, không phân biệt tại gia cư sĩ, 
hay xuất gia tu sĩ, tâm trí thông suốt, đạt được đến đâu, thuyết giảng thông 
suốt, đến mức độ đó, lợi ích chúng sanh. Ví như trước có học hành nghiêm 
trang, chân tu thực học, sau đó mới có thê làm thầy chỉ dạy người khác. 


2) Thiền sư Bá Trượng Hoài Hải có dạy: "Tâm địa nhược không, tuệ nhựt 
tự chiếu" Nghĩa là: Khi tâm địa, hay tâm thức, hoàn toàn trống rỗng, lặng lẽ, 
lãng lặng, thanh tịnh, không còn chứa chấp những vọng tâm, vọng tưởng, vọng 
thức, vọng niệm nảo cả, thì trí tuệ bát nhã tự bừng sáng. Cũng như mây đen 
tan biến hết, tức là phiền não không còn nữa, tâm thức không tịch, thì mặt trời 
trí tuệ tự chiếu sáng. Tâm được thanh tịnh thì cảnh vật cũng thanh tịnh, chúng 
sanh chung quanh cũng được bình yên. 

Một căn phòng tăm tôi ngàn đời, nhưng chỉ cần bật điện một cái, hay đem 
vào một ngọn đèn, thì liền sáng tỏ ngay, đâu cần đợi ngàn năm sau nữa, mới 
chịu sáng lại. Cũng vậy, khi con người chịu môi ngọn đuốc trí tuệ của mình 
VỚI ngọn đuốc chánh pháp của chư Phật, chư Tô, thì ngọn đuốc trí tuệ của 
mình cũng bừng sáng lên ngay. Giây phút bừng sáng đó, trong thiền tông, gọi 
là: ngộ đạo, nhập đạo, vào đạo. 


3) Thiền sư Bá Trượng Hoài Hải có dạy: "Tâm cảnh không dính nhau là 
giải thoát". 


349 


Nghĩa là: Chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn hiểu, vẫn biết tất cả các cảnh trên 
trần đời, trong kinh điển gọi là: kiến văn giác tri, nếu tâm không dính mắc, thì 
không phiền não. Không phiên não tức là giải thoát. Thật là hết sức đơn giản! 
Lý lẽ tuy cao siêu vi diệu, nhưng hết sức thực tế. Bất cứ ai cũng có thể làm 
được, không cần phải thờ lạy, cúng kiến, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, 
ngôn ngữ, nghề nghiệp, xuất xứ, học thức, nam nữ, giả trẻ, bé lớn, giàu nghẻo, 
sang hèn. Tâm không phan duyên chạy theo cảnh trần là: giải thoát! 


4) Sơ Tổ Thiền phái Trúc Lâm Trần Nhân Tông có dạy: "Đối cảnh vô tâm, 
mạc vấn thiền". Nghĩa là: Khi nào đối trước cảnh trần, tâm không còn dính 
mắc, không khởi bất cứ tâm niệm øì, trong kinh sách gọi là: vô tâm vô niệm, 
tức là không còn khởi tâm tham sân s1, thản nhiên trước sự thịnh suy, thăng 
trầm của đời sống, bình thản trước những lời khen tiếng chê, vượt qua được 
sóng g1ó của cuộc đời, tức nhiên tâm sẽ được khinh an, tự tại, đó là: thiền định 
niết bản. 

Con người sống trên đời, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thường xuyên tiếp xúc 
với các cảnh trần: hình ảnh, âm thanh, mùi hương, mùi vị, xúc chạm và ký ức. 
Khi con người tiếp xúc với các trần cảnh, mà bị dính mắc, tức là: trong tâm 
khởi niệm thương hay ghét, khen hay chê, ưa thích hay tức giận, đều gọi là: 
loạn tâm vọng tâm. Không khởi bất cứ tâm niệm nào cả, gọi là: định tâm, hay: 
tâm thiền định. Đây chính là cốt tủy, là mục đích cứu kính của đạo Phật vậy. 


5) Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất có dạy: "Tức Tâm thị Phật" hay "Phật tức Tâm, 
Tâm tức Phật". Nghĩa là: Tâm của chúng ta chính là Phật, Phật chính là tâm 
của chúng ta. Khi chúng ta hành động, nói năng hay suy nghĩ bất thiện, lợi 
mình hại người, tức là tam nghiệp không thanh tịnh, tâm Phật ấn mất. Khi 
chúng ta hành động, nói năng hay suy nghĩ hiền thiện, lợi mình lợi người, tức 
là tam nghiệp thanh tịnh, tâm Phật hiển hiện. Thực là đơn giản! 

Vì không chịu học hiểu giáo lý, biết bao nhiêu người gọi là Phật Tử, tại gia 
hay xuất gia, tin theo đạo Phật, không khác gì ngoại đạo. Ngoại đạo nghĩa là: 
tuy vẫn thờ tượng Phật, tại gia hay là tại chùa, nhưng vẫn thường ngày ngoài 
tâm cầu đạo, chỉ biết lo chuyện cúng kiến lễ nghi, dâng sớ cầu an, cúng sao 
giải hạn, cầu khẩn van xin, cầu nguyện khấn vái, đủ thứ mọi điều, nhưng 
không hiểu không biết Phật ở nơi đâu? 

Ngoài tâm không có Phật, cầu Phật ngoài tâm, là nghĩa lý gì? Phật không ở 
trong chùa, không ở trong các pho tượng, bằng vàng hay bạc, băng đồng hay 
cây. Phật không ở trên mây, trên non hay trên núi. Phật không ở dưới suối, 
dưới sông hay dưới biển. Chúng ta không cần phải đi đến xứ Ấn Độ xa xôi, 
hay bắt cứ nơi đâu, mới thấy được Phật. Phật đang ở ngay trong tâm của chúng 
ta. 


350 


Tóm lại, trên cuộc đời này, dù giàu sang hay nghèo khó, dù trí thức hay bình 
dân, dù nam phụ lão âu, dù da trắng da đen hay da màu, dù vua chúa hay dân 
chúng, nói chung, bất cứ người nào cũng có hai thứ bệnh: thân bệnh và tâm 
bệnh. Đối với thân bệnh, chăng hạn như đau răng, nhức đầu, số mũi, cảm cúm, 
đau tim gan tì phế thận, con người cần tới khả năng trị bệnh của các vị thầy 
thuốc, dù đông y hay tây y. Đề phòng ngừa thân bệnh, có những phương pháp 
tập thể dục, những cách dưỡng sinh khoa học, những chế độ ăn uống thích 
ứng với từng lứa tuổi, và tình trạng sức khỏe cá nhân. 
Còn đối với tâm bệnh, chăng hạn như tâm tham sân si, tâm ganh tị đồ ky, tâm 
hơn thua phải quấy, tâm thành kiến cô chấp, tâm lo âu sợ sệt, tâm loạn động 
bất an, con người cần phải tìm hiểu chánh pháp và áp dụng trong đời sông 
hằng ngày. Ngay đến Đức Phật là bậc toàn giác, trí tuệ sáng ngời, phước báu 
vô biên, vẫn CÓ thân bệnh, nhưng KHÔNG phiên não và khổ đau, tâm trí vẫn 
an nhiên tự tại, trong mọi hoàn cảnh. Nói một cách khác: Đức Phật không có 
tâm bệnh. Bất cứ ai sống trên đời nảy, còn mang thân xác con người, là còn 
khổ vì thân bệnh, nếu không giác ngộ được chân lý vi diệu nhiệm mâu. Các 
vị giáo chủ của các tôn giáo cũng có thân bệnh và rồi cũng chết như mọi người 
mà thôi. 
Khi đứng trong một căn phòng, cầm đèn rọi ra bên ngoài, thì mình sẽ thấy rõ, 
biết rõ cảnh vật bên ngoài, còn bên trong căn phòng thì tối thui. Ngược lại, 
khi xoay ngọn đèn vào bên trong căn phòng, dĩ nhiên căn phòng sáng tỏ, một 
cách rõ ràng, con người có thê thấy mọi thứ đồ đạc và đi đứng không bị vấp 
ngã. Cũng vậy, khi phóng tâm quán sát bên ngoài, con người có thể phê phán 
người này đúng, người kia sai, chuyện này phải, chuyện kia quấy. Con người 
có thể biết chuyện khắp năm châu bốn biến, chuyện thời sự khắp thế giới, 
chuyện văn chương kim cô đông tây, muôn sự mọi việc bên ngoài đều biết rõ 
ràng rành mạch. Trái lại, chuyện bên trong tâm trí của chính mình thì mù tịt, 
chăng biết tí gì cả! Mình thực sự là al, chăng biết! Mình thực sự đang muốn 
gì, chăng biết! Mình thực sự đang làm thiện hay bắt thiện, chăng biết! Mình 
thực sự đang nghĩ thiện hay bắt thiện, chăng biết! Mình thực sự sống trên đời 
để làm gì, chăng biết! Mình sau này sẽ đi về đâu, nếu vẫn cứ tạo tội tạo nghiệp 
hăng ngày, chăng biết! Chuyện gì thuộc về bên trong, thuộc về nội tâm, chúng 
ta cũng đều chăng biết! 

Cái tâm ý điên đảo đảo điện, cái vọng tưởng lăng xăng lộn xộn, tạo tội tạo 
nghiệp này, là nguyên nhân chính dẫn chúng ta vào vòng sanh tử luân hồi. 
Làm sao hàng phục và an trụ được cái tâm ý này chính là trọng tâm của đạo 
Phật. 

Điều quan trọng trong đạo Phật chính là: 

Tâm trí có dinh mắc hay không dính mắc cảnh trần. 

Nếu tâm dinh mắc, gọi là: tâm phan duyên, tâm loạn động. 


351 


Nếu tâm không dinh mắc, chính là: bản tâm thanh tịnh vậy. 
(Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ) 





Tâm - Bà con thường chúc nhau “thân tâm an lạc”, con người có thân hữu 
hình và tâm vô hình. Thân và tâm còn được gọi là sắc và danh. Thân và sắc là 
hữu hình; còn tâm thì ta không nhìn thấy được, không sờ mó được, nó chỉ có 
tên mà thôi. 


Theo Phật học, tâm do tám thứ hợp lại, vậy tâm là một hợp thể: nhãn thức, nhĩ 
thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt-na-thức, a-lại-da-thức. Đó là 
tám thức. 


Năm thức đâu: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân (năm căn) giúp ta phân biệt hình 
dạng, màu sắc, âm thanh, mùi, vị và xúc (năm trần) (xúc là những cảm giác 
do da, thân, tay chân mang đến). 


Mắt (tức là căn) gặp hình (tức là trần hay cảnh) — theo Phật học thì ta nói “mắt 
duyên với hình” — là điêu kiện làm nảy sinh ra nhãn thức. Nhờ nhãn thức mà 
ta biệt răng: có một hình. 


Tai duyên với tiếng là điều kiện làm nảy sinh ra nhĩ thức. Nhờ nhĩ thức mà ta 
biết: có một tiếng. ..Điều kiện nói trên là căn và trần, cho nên ta nói thức dựa 
vào sinh lý và vật lý vì căn thuộc về sinh lý, trần thuộc về vật lý. Ta bảo đó là 
điều kiện chứ không bảo đó là điều kiện đủ, vì còn thiếu điều kiện tâm lý nữa. 
Vậy thức có là do nhân duyên và các nhận thức của năm thức đầu chỉ là cảm 
giác, thuần túy cảm giác, không có sự so đo, suy lường, phán đoán gì cả. 


Thức thứ sáu là ý thức, khi căn duyên với pháp trần (gọi ngắn là pháp, pháp ở 
đây là tên gọi chung những ý tưởng, tư tưởng thì làm nảy sinh ra ý thức). Y Ý 
thức hết sức quan trọng, nó gây ra ý nghiệp, trong ba nghiệp thân khâu ý thì ý M 
nghiệp nặng ký nhất, lên hàng thánh cũng nhờ nó, trôi lặn trong vòng luân hồi 
cũng vì nó, nó là “công vi thủ, tội vi khôi” (công cũng hàng đâu, tội cũng hạng 
nhất). Nó có thể hoạt động chung với năm thức đầu, mà cũng có thể hoạt động 
riêng một mình. Mắt thấy bông hoa, cảm giác là hoa, phải nhờ ý thức mới biết 


352 


rõ là hoa, vì ý thức tổng hợp cả 5 thức nên ngoài hình cái hoa, màu cái hoa, 
còn biết mùi cái hoa... Thế là cảm giác thành tri giác. Có tri giác rồi thì không 
mấy khi dừng ở đấy, vì nghĩ lan man thêm thói quen, do hòan cảnh, do thiên 
kiến...cho nên, lẽ ra cái hoa thế nào thì cứ thế thôi, nhưng lại thêm vào nào 
thương, nào nhớ, nào yêu... 


Thức thứ bảy, tên là ý căn, mạt-na, mạt-na-thức; nó vừa là căn, vừa là thức. 
Nó là căn (vô hình) cho ý, căn của nó là thức thứ tám tức a-lại-da hay a- -lại- 
da-thức. Mạt-na bám chặt a-lại-da, coi a-lại-da là cái ngã và chấp ngã (dù rằng 
không có cái ngã thật). Tính chấp ngã này rất nặng, nó rất sâu dày vì tích lũy 
từ vô lượng kiếp. Cái “ta”, cái “ngã” “cái thân này là thật” do ở mạt-na cả. 
Danh từ ngày nay nói đến “bản năng sinh tồn”, cái “muốn sống”, cộng với ái 
dục là những sức mạnh giúp cho nghiệp lực tác động! Mạt-na lại chấp cả các 
pháp bên ngoài là thật. Đến đây, điều phải nhớ là: mạt-na dựa vào a-lại-da, 
mạt-na chấp ngã nặng nè. 


Như trên đã nói, thức thứ sáu (ý thức) là công vi thủ, tội vi khôi. Nó “đóng 
đô” ở thức thứ bảy, căn của nó ở đó, nó chịu ảnh hưởng nặng cái tính chấp 
ngã, làm ra nhiều sai lầm hay rõ hơn là nó xúi làm sai lầm, nhưng cũng phải 
công nhận rằng nó có cái “khôn ngoan” của nó, nó biết “tu hành” chẳng hạn, 


Z2: 


làm cho mạt-na “tỉnh táo” ra. 


Thức thứ tám là a-lại-da, tên của nó là tạng thức hay tàng thức là kho để chất 
chứa, cất dâu (tàng là tàng trữ). Nó chứa hết thảy mọi hạt giống tức chủng tử 
từ mấy thức kia dồn vào qua mạt-na. Chúng tử chứa trong đó không năm yên, 
chúng được huân, được ướp, được dồn ở đó đợi lớn lên, chín muôi rồi phát 
hiện ra, rồi sau đó những cái phát hiện ẫy lại tạo nhân, tạo chủng tử g1eo vào 
a-lại-da...nhưng chủng tử sẽ bị thui chột nếu bị buông lơi hay chèn ép. Vì thế 
a-lại-da mới có tên là chủng tử thức và dị thục thức. Thức thứ bảy đem chủng 
tử vào thức thứ tám (truyên) rồi lẫy từ đó mà đem ra (tống) nên thức thứ bảy 
còn có tên là truyền thống thức. Điều phải nhớ là: thức thứ tám quan trọng 
nhất, cho nên được đặt tên là căn bản thức, và để nói lên vai trò của nó trong 
đời sống con người nên nó có tên là nguyên thần thức. 


Sáu thức đầu được gọi chung là THỨC, thức thứ bảy gọi là Ý và thức thứ tám 
gọi là TAM. Muôn cho đơn giản thì tạm nhớ thê này: 


Tâm hay thức hay tâm thức là phần tinh thần bên cạnh phân thê xác. 


hô) 


Cái mà chúng ta gọi là hồn, linh hỗn... .không trường cửu và bất biến, đó chăng 
qua là cái tâm mà thôi. 


Năm thức đầu cho ta cảm giác. 
Thức thứ sáu cho ta các tri giác, căn của nó là thức thứ bảy. 
Thức thứ bảy là chấp ngã, căn của nó là thức thứ tám. 


Thức thứ tám quan trọng hơn cả, nó chứa nghiệp nhân, chờ nghiệp quả, nó là 
căn bản, nó có tên là căn bản thức. Thức thứ tám tham dự vào việc tái sinh. 
Tu là tìm cách chỉ huy thức thứ sáu để cho nó độc lập dần với thức thứ bảy là 
thức chấp ngã. Niệm Phật là cốt đề huân tập, ướp và chứa chủng tử lành vào 
a-lại-da. Phải ướp thật đều, thật nhiều để làm thui chột các nhân xấu và làm 
chín muỗi các nhân lành thành ra quả lành. Người ta tu định để cho ý thức 
không phân tán, không rơi vào mê ngủ hay tán loạn, thế là có định lực. Mình 
căn cơ kém thì niệm Phật. Niệm Phật tam-muội là định. 


Tóm lại: 


Tâm do 8 thứ hợp lại, một hợp thể: nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức, mạt-na thức hay thức chấp ngã và a-lại-da thức. 5 thức đầu 
cho ta các cảm giác. Thức thứ 6 cho ta các tri giác. Căn cuả nó là thức thứ 7. 
Thức thứ 7 là chấp ngã, căn của nó là thức thứ §. Thức thứ § quan trọng hơn 
cả, chứa nghiệp nhân, chờ nghiệp quả. Nó là căn bản nên gọi là căn bản thức. 
Thức thứ § tham dự vào việc tái sinh. 


4 phiền não ứng với mạt-na-thức: 

- Ngã si (ngu si, vô minh) — Ngã kiến (chỉ thấy có mình) — Ngã mạn (cho 
răng mình hơn người) — Ngã ái (chỉ thương có mình) 
Mạn: kiêu ngạo, ngạo mạn; tự cho mình hơn người... 
TÁM THỨC 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc=sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần. 
Ý: Vô hình 

} Y căn=mạt na, mạt na thức (thức thứ bảy) 

Căn: Vô hình 


354 


A-lại-da thức=thức thứ tám (bát thức)=tạng thức hay a-lại-da=alaya 

Thức thứ 6 (ý thức) và thức thứ 7 (mạt na thức) lãnh đạo thân thể chúng ta. 
Đầu thai=nghiệp lực rất mạnh, đây a-lại-da vào cảnh giới mới. Vào cảnh giới 
nào thì sinh ra trong cảnh giới đó. 


Tái sinh thành người: a-lại-da nương vào một cặp cha mẹ gồm ba thức hợp lại 
thành bào thai: trứng của mẹ+tinh trùng của cha+thần thức. 

Vãng sanh tịnh độ: “Hoa nở thấy Phật” tức là sanh từ hoa sen trong ao. Thất 
Bảo ở miền cực lạc. Vì thế nói “hoa sen là cha mẹ”. Tới đó tu thêm chứ chưa 
thành Phật ngay được... 


Bàn Về Chữ TÂM Trong Đạo Phật 


Từ điển Phật học Việt Nam viết như sau: “Nếu định nghĩa tâm một cách khái 
quát nhất thì trong các kinh điển Phật giáo, chữ tâm thường được dùng theo 6 
nghĩa: 1/ Nhục đoàn tâm: quả tim vật chất, làm chức năng bơm máu ổi khắp 
cơ thể. 2/ Tập khởi tâm: tức là thức thứ tám (còn gọi là đệ bát thức, tạng thức, 
a-lại-da, a-lại-da-thức). Đó là toàn bộ tâm thức, cơ sở của mọi hoạt động tâm 
lý. 3/ Tư lương tâm: tư lương là đăn đo, suy nghĩ; tâm thức tư lương là thức 
thứ bảy (còn gọi là mạt-na, mạt-na-thức). Tác dụng của nó là liên tục, nó chấp 
thức thứ tám là Ta (cái Ta riêng biệt)...Một từ khác để chỉ thức thứ bảy là Ý, 
tướng trạng của thức này là sinh diệt nói tiếp nhau không bao giờ bị gián đoạn. 
Đồng thời, thức thứ bảy là nơi nương tựa của thức thứ sáu (ý thức) cho nên 
thức thứ bảy còn có tên là ý căn. 4/ Liễu biệt tâm: ý thức và 5 thức trước (nhãn 
thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức) có tác dụng duyên với ngoại cảnh 
và phân biệt nhận thức chúng. 5/ Kiên thực tâm: chân tâm, cái Tâm không hư 
vọng, đó là Phật tính, cái mầm mống giác ngộ vốn có sẵn trong chúng ta. 6/ 
Tinh yếu tâm: tâm ở đây là cái tinh yếu, cái cốt lõi, như nói Bát-nhã ba-la- 
mật-đa tâm kinh hay Tâm kinh”. 


Phật học Từ điển Đoàn Trung Còn định nghĩa chữ tâm như sau: “Về vật chất, 
tâm là trái tìm (Pháp: coeur); tâm là chỗ chính giữa (Pháp: centre). Về tinh 
thần, tâm có rất nhiều nghĩa: I- lòng dạ, nỗi niềm cảm động, như an tâm, loạn 
tâm, ưu tâm, hỷ tâm. 2- bề trong, đối với bề ngoài, như tâm nhãn. 3- chí, lòng 
cương quyết, như nhất tâm, chuyên tâm, tâm lực. 4- ý, tức tâm ý, như tham 
tâm, s¡ tâm, sân tâm, bồ đề tâm. 5- thức, tức tâm thức, như bát thức, tám thức. 
Người ta thường gọi cái thức a-lại-da là tâm. 6- trí, tức trí thức, tâm trí, như 
phàm tâm, vọng tâm, thánh tâm, Phật tâm, chân tâm. 7- cái linh giác chung 
của chúng sinh, vạn vật, vũ trụ tức là tâm linh, thần hồn. 8- căn bốn, chỗ phát 


Sh 


sanh, chỗ trụ cốt, như tâm địa, tâm vương. 9- tánh, tức tâm tánh, như tâm bình, 
tâm trực. I0- chô bí mật, như tâm sự, tâm truyên. Tâm đôi với: sắc, trân, cảnh, 
thân”. 


Đoạn sau đây, dựa vào Duy thức, được trích từ cuốn Pháp số căn bản: “Trong 
tám thức (nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt-na, a- 
lại-da) thì thức thứ tám tức a-lại-da là thức nền tảng, căn bản; Duy thức học 
gọi nó là căn bản thức. Bảy thức kia đều được chuyền hiện, sinh khởi từ căn 
bản thức cho nên chúng được gọi là chuyển thức. Mặc dù có tám thức nhưng 
về tác dụng thì chúng có ba tác dụng chính yếu: 1/ Tác dụng chứa đựng, gìn 
giữ hạt giống và chuyên biến thành hiện hành — tức là tác dụng DỊ THỤC - là 
vai trò của thức a-lại-da, thức này cũng được gọi là TÂM. 2/ Tác dụng suy 
nghĩ, so đo, tính toán — tức là tác dụng TƯ LƯƠNG - là vai trò của thức mạt- 
na, thức này cũng được gọi là Ý. 3/ Tác dụng tri giác, phân biệt đối với trần 
cảnh — tức là tác dụng LIÊU BIỆT CẢNH - là vai trò của sáu thức trước, sáu 
thức này còn được gọi là THỨC. 


Sự phân chia tám thức như trên chỉ là một phương tiện đề dễ tìm hiểu những 
mặt khác nhau của thức; nó không phải là cố định như thế. Thực ra, tám thức 
ẫy chỉ là tám tác dụng, tám hành trạng hay tám cách biểu hiện của nhận thức, 
chứ không phải là “tám cái tâm” riêng rẽ, biệt lập. Tuy là có tám thức, nhưng 
mỗi thức đều liên hệ mật thiết đến các thức khác; tuy một mà là tám, tuy tám 
mà là một, cho nên chúng có thể thu về một mối, đó là THỨC - tức là CĂN 
BẢN THÚC hay A-LẠI-DA-THỨC. Một cách tông quát, chúng ta có thể nói: 
thức có ba tác dụng: dị thục (hay tàng), tư lương và liễu biệt cảnh. Các kinh 
luận không chuyên về duy thức thường dùng những tên gọi như TÂM, Ý, 
THỨC hay NGHIỆP THỨC để chỉ phần tinh thần — khác với phần thân thể” 
- của chúng sinh.” 


Vậy thì chữ tâm mà ta đang tìm hiểu bao trùm luôn tám cái thức nói trên và 
có tên khác là ý và thức. Có nơi dùng chữ tâm-thức. 


BS Bùi Mộng Hùng viết: “Theo Tương ưng bộ kinh, quyền V, trang 184, tâm 

(citta) nghĩa là tư tưởng, sinh ra do danh sắc. Vậy nhà Phật quan niệm “tâm” 
là do hoạt động hợp lực của tinh thần (danh) và của thê xác (sắc). Là tư tưởng, 
“tâm'ˆ quan hệ gắn bó với “thức”: nó “ân hang sâu” (Dhammapada, 37), hang 
sâu chỉ trú xứ của thức. Cũng như nó quan hệ với các chức năng cảm giác, 
nhận thức (Trung bộ kinh, I, 301); chức năng tình cảm; khả năng hành động 
(Tăng chi bộ kinh, HL, 437). 


356 


Tóm lại, “tâm” là trung tâm của ý thức, cảm giác, tình cảm, hành động.” 

Tâm có hai bộ mặt, hai trạng thái, hai biểu lộ của cùng một chân lý; đó là hai 
trạng thái: sáng suốt, giác ngộ và mê mờ, vô minh. Chữ nhà Phật gọi là chân 
tâm và chúng sinh tâm. Hay là tâm Phật và tâm chúng sinh. 


Mỗi nơi dùng một danh từ cho nên người đọc dễ bị lúng túng. Chân tâm còn 
được gọi là Pháp tánh, Pháp thân, Thật tướng, Không tánh, Chân như, Như lai 
tạng, Vô tướng, Bình đăng tánh vv.. 


e Giác ngộ là trạng thái trong sạch của tâm. Vô minh là trạng thái vẫn đục của 
tâm. Tâm trong sạch thì tự do, không bị điều kiện nảo trói buộc. Những nhận 
thức của nó đều đúng đắn. Tâm vẫn đục tùy thuộc vào nhiều điều kiện, vì thế 
nó không có tự do. Những nhận thức của nó bao gồm nhiều ảo ảnh, sai lầm. 


Chân tâm là tâm của các vị Phật, đã được giải thoát khỏi mọi trói buộc, mọi 
phiền não và vì không phiền não nên không còn khổ đau. Chúng sinh tâm là 
tâm của những người phàm như chúng ta, do tạo nghiệp và vướng nghiệp cho 
nên còn trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. 


e Khi nào do tu tập mà tâm đây được hết vẫn đục, hết vô minh để nhận rõ 
được bản thê của chính nó, nhận được “bộ mặt thật” của nó, cái “bản lai diện 
mục” của nó thì nó trở thành chân tâm, nó chính là chân tâm. Cái chân tâm 
ấy, cái bản thể ấy, người Phật tử gọi là Phật tánh, nhưng nó không riêng cho 
Phật tử mà chung cho hết thảy mọi chúng sinh nghĩa là chúng sinh nào cũng 
có Phật tánh. Đối với người không phải là Phật tử thì ta nên dùng chữ bản thê 
(của vạn sự vạn vật) thay cho chữ Phật tánh. Có câu rằng: “Phật, chúng sinh 
tánh thường rỗng lặng” [Năng lễ sở lễ tánh không tịch], nghĩa là Phật và chúng 
sinh đều cùng có “cái tánh rỗng lặng” đó. Vì thế bất cứ chúng sinh nào cũng 
có thể tìm cách hết mê mà thành ngộ, thành Phật. Đó là một đặc điểm của Phật 
giáo: ai cũng có thể tu để lên thành Phật, tức là lên ngang với Giáo chủ. 


Sự khác biệt giữa Phật và người phàm là sự nhận biết bản thể và sự không 
nhận biết bản thể của tâm, nói khác đi là Phật thì đã phá được màn vô minh 
mà nhận ra được Phật tánh, Chân Tâm; phàm thì chưa phá được màn vô minh 
nên chưa nhận ra được Phật tánh, Chân Tâm. Vì thế người fa nói ngăn rằng 
Phật và chúng sinh chỉ cách nhau có một sợi tóc, sợi tóc ây là vô minh! Có 
nơi còn đi xa hơn nữa mà bảo rằng phiền não tức bồ-đề, Phật là chúng sinh. 
Cách nói như vậy làm cho người mới học phát sợ. Có lẽ chúng ta nên nói: “hết 
phiền não thì đạt bồ-đề”, “Phật là chúng sinh đã giác ngộ”. 


Si 


e Thắc mắc: làm thế nào phá vô minh để được giác ngộ? Trả lời: phải tu. Lại 
hỏi: tu thế nào? Trả lời: tu theo pháp môn mà mình chọn hoặc thày mình chọn 
cho mình. Người nảy thì tu theo Thiền tông, người khác thì tu theo Tịnh độ 
tông, lại có người tu theo Mật tông, vv 


Người tu hành thường dùng chỉ và quán, giữ yên lặng, dẹp cái tâm lăng xăng 
mà đạt đến cái tâm thật. “Chỉ nói sự lặng yên, tịch tĩnh của tâm thức, đạt cảnh 
vô phân biệt. Quán là quán xét phù hợp với sự thật. Chỉ là trạng thái phải đạt 
được đề có thê quán xét đúng đắn. Các vị luận sư ví Chỉ như một hồ nước tĩnh 
lặng và Quán là những con cá bơi lượn.. 


e Từ điền đó còn tiếp: “Cách tu tập Chỉ Quán bao gồm hai phần, phần chuẩn 
bị và phân chính. Phân chuẩn bị bao gồm: tạo điều kiện thuận lợi cho việc tu 
tập (thuận cảnh); giảm các nhu cầu hằng ngày (thiêu dục); điều hòa các hoạt 
động hằng ngày như ăn, uống, ngủ, nghỉ, hơi thở và tâm (ly đa sở tác); chuyên 
chú vảo việc trì giới (thanh tịnh luật nghì). 


Trong phân chính, hành giả thực hiện nhiều cách chỉ quán khác nhau. Người 
ta phân biệt ba cách tu chỉ: 1/ Chú tâm vào chóp mũi; 2/ Thuần phục tâm bằng 
cách nhận ra sự khởi động, phát sinh của ý nghĩ và lập tức gián đoạn nó ngay; 
3/ Nhận thức được nguyên lý Duyên khởi và tính Không của vạn vật. Quán 
được thực hành theo nhiều cách khác nhau: 1/ Quán bắt tịnh; 2/ Quán tâm Từ 
để đối trị tâm sân hận; 3/ Quán những hạn chế, không trọn vẹn trong sáu nẻo 
luân hồi để hàng phục ngã kiến; 4/ Quán tính Không của các pháp. Tất cả các 
cách tu luyện trên có thể được thực hành trong mọi hoạt động thân thê hàng 
ngày. 


Kế theo là việc phòng hộ các giác quan (nhiếp căn) và tu chỉ ở đây được hiểu 
là sự nhận thức được tính huyễn của tất cả những hiện hữu, phòng ngừa sự 
xuất hiện của hai tâm trạng đối đãi là yêu và ghét. Quán là sự hướng nội của 
tâm trong khi thụ nhận những tin tức từ những giác quan, với mục đích là nhận 
thức được tính vô sắc, vô tướng của tâm. Cuối cùng, hành giả phải quán tưởng 
đến tính cách “phi thật” của hiện hữu để trực ngộ được tính không của chúng 
và ý nghĩa tột cùng của Trung đạo”. 


e Sau đây là ý kiến của thiền sư D.T. Suzukl, rất đáng chú ý và làm cho chúng 
ta nghĩ ngợi nhiều: “Một người có thê trầm tư hay quán tưởng về một đề mục 
có tính cách tín ngưỡng hay triết lý trong khi đang tu Thiên, nhưng việc này 
chỉ là ngẫu nhiên; cốt tủy của Thiền không phải ở đó. Thiền nhằm đào luyện 
tâm, làm chủ tâm, qua sự kiến chiếu vào tận thê tánh. Chiếu phá vào tận thực 


358 


tánh của mỗi tâm ý hay linh hồn chúng ta chính là chủ đích căn bản của Thiền 
tông đạo Phật, vì thế hơn hăn trầm tư hay quán tưởng hay Thiền định (Dhyana) 
theo nghĩa thông thường. Tu thiền cốt khai mở tâm nhãn hầu kiến chiếu vảo 
tận lẽ thực của hiện hữu. Muốn trầm tư hay quán tưởng, ta phải tập trung tư 
tưởng cô định vào một cái øì, sự vô thường của muôn vật chăng hạn. Nhưng 
đây chính là việc mà Thiền mong muốn loại trừ. Nếu có một điều mà Thiền 
nhắn mạnh triệt đề thì đó là chứng đạt tự tại, nghĩa là giải thoát tất cả những 
ưu phiền hư giả. Trầm tư hay quán tưởng là một thứ giả tạo được khoác vào, 
và không trực thuộc hoạt động bắm sinh của tâm...” 


e BS Bùi Mộng Hùng viết về thiền: “...đó là trạng thái tâm bình thản, tập 
trung vào hình ảnh từ ngoài đến, không xao xuyến với tư tưởng bên trong nồi 
lên: “Người tu hành phải quán sát cách nảo để cho trong khi quán sát, ý thức 
về ngoại vật không xao lãng, phân tán, ý thức về nội tâm không dấy động, để 
cho ý thức không bị dao động bởi tham ái ` (Trung bộ kinh, II, 223). 


Lòng yên tĩnh, bình thản là một nguyên tắc chủ yêu. Tuy nhiên, nêu nghĩ cứ 
việc ngôi xêp băng, lim dim con mặt mà nhìn đời là yên, thì cho có đúng cũng 
chỉ đúng một phân. Như kiêu nhận chân voi làm cả con voI. 


Cũng dễ hiểu lầm lẫn này từ đâu mà ra. Nào là những hình ảnh Phật ngồi kiết 
già, nảo là huyền thoại nghe từ hồi thơ ấu kế các vị chân tu ngồi không nhúc 
nhích chim đến làm tổ trên đầu, cho đến chữ thiền trong ngồi thiển, tất cả, 
hình ảnh, ngôn từ hợp lực nhau mà sinh ra cái quan niệm nhập nhằng lẫn lộn 


x33 


“ngôi thiền” với “thiền”, với đạo Phật. 


Phương pháp của nhà Phật thực ra phong phú hơn thế nhiều. Nó gồm ba vé, 
tác động vòng tròn qua lại với nhau. Phong cách sống trong sạch, thuật ngữ 
gọi là“giới”; đó là yêu tố cho tâm trí thanh thản tập trung, được “định'. Sống 
trong lành, lòng tĩnh lặng, tâm trí trở nên sáng suốt, ấy là “tuệ”. Tâm sáng suốt 
soi cho đời sông thêm trong lành, tâm trí thêm tập trung, và cứ thế mà tác 
động vòng tròn lẫn nhau... 


Thiên định là phương pháp đã có từ xa xưa. Đức Phật Thích Ca khi chưa thành 
đạo đã có lúc theo học danh sư thời đó đến tận cùng của phương pháp. Đạo 
Phật trân trọng thiền định, như một phương tiện đáng quý. Nhưng chỉ là 
phương tiện không hơn không kém, vì cứu cánh không phải là nơi đó. Cái 
chính là tâm trí sáng suốt, là “tuệ”, sự vật ra sao thì nhận định y như vậy, không 
méo mó, lệch lạc... ”. 


S50 


Những lời trên đây đủ cho thấy rằng việc thiền không đơn giản, ấy là chưa kê 
đên những loại thiên gọi là tà dê dân người ta đên sai lâm, có khi sai lâm 
nghiệm trọng đên nôi tâu hỏa nhập ma. 


e Duy thức tông nói đến việc tu đến lúc chuyền thức thành trí: Khi tu đến lúc 
chứng được quả vô lậu tức là xa lìa hêt mọi phiên não, chứng Phật quả, thì: 


1/ Năm thức đầu chuyên thành Thành sở tác trí (trí này giúp hoàn thành mọi 
việc mà không tạo nghiệp). 


2/ Thức thứ sáu trở thành Diệu quán sát trí. (trí này là trí huệ siêu việt, giúp 
cho biệt làm việc mà không cân dụng công). 


3/ Thức thứ bảy (mạt-na) chuyền thành Bình đăng tánh trí (trí này giúp thấy 
rõ sự bình đăng giũa mọi chúng sinh). 


4/ Thức thứ tám (a-lại-da) chuyển thành Đại viên cảnh trí (trí này như một 
tâm gương lớn, coi vạn pháp thê nào là thê ây). 


Ấy là nói về lý thuyết mà thôi. Có thực hành mới rõ được. Ai rõ rồi thì chỉ 
một mình người đó biết vì cái tâm không thể nào chỉ bày ra bằng những lời 
nói thông thường được, không thê mô tả rằng nó như thế này, nó như thế kia. 
Tất cả đạo Phật rút lại là: giải thoát khỏi mọi khổ đau trong đó cái lớn nhất là 
sự sinh tử luân hồi, và cách giải thoát là tinh tấn tu hành để tìm ra được cái 
chân tâm của mình. Thiền tông nói cách khác, là chỉ thăng tâm người, thấy 
tánh thành Phật. 


e Chúng ta vừa thấy chữ tánh, trong kiến tánh thành Phật. Tánh ấy, là Phật 
tánh, tức là chân tâm. Vậy thì trong lúc chúng ta đang bàn đây, tâm và tánh 
chỉ là hai danh từ đông nghĩa. 


Tánh hay Tính (SKT: svabhava) là thế nào? Đạo đức Phật giáo phân biệt tính 

thiện, tính ác, tính vô ký (không thiện, không ác). Tánh còn có nghĩa là bản 
thê. Thiền tông giảng kiến tánh: thấy. được bản thể chân thực của mình vốn 
sáng suốt, an lạc, trong lặng. Đứng về bản thê mà nói, về Phật tánh mà nói, 
thì chúng sinh và Phật không khác gì nhau. Nhưng Phật là bậc Thánh đã giác 
ngộ về bản thê sáng suốt, an lạc và trong lặng đó còn chúng sinh thì lại quay 
lưng với bản thể chân thực của mình đo bị vọng tưởng phiền não che lấp. 


360 


Kiến tánh thành Phật là một cách nói quá gọn ghẽ. Kiến tánh là thấy tánh tức 
là mới ngộ thôi, còn phải chứng mới được. Đọc được cuốn sách rồi, còn phải 
hiểu sách và ứng dụng cho đúng nữa mới là đủ! 

Chúng ta hãy nhớ thật chắc rằng có hai thứ tâm: chúng sinh tâm và chân tâm, 
gọi là hai thứ cho dễ hiểu vì thật ra khi chúng sinh tâm được thanh tịnh hóa 
do sự tu hành thì nó lại chính là chân tâm. 


Tu đến độ thấy được chân tâm rồi chứng được chân tâm quả thật là khó, đã 
vậy lại có vô sô pháp tu; người Phật tử nhiều khi rất lũng túng, chọn pháp môn 
này rồi lại bỏ sang pháp môn kia, vì thấy mỗi sách dạy một khác, mỗi thày 
dạy một khác. Cho nên mắt rất nhiều thì giờ mà lại không có kết quả. 


Chân tâm có những đức gì? Câu hỏi này có thể được coi là ngớ ngắn vì chân 
tâm thuộc về cảnh tuyệt đối, khác với cảnh tương đối, nhị nguyên mà chúng 
ta đang sống. Dùng ngôn ngữ văn tự của thế giới chúng ta đề nói về tuyệt đối 
là một việc không làm nổi. Đạo Phật dùng danh từ không thể nghĩ bản (bất 
khả tư nghì). Tuy nhiên, trong cuốn sách “La Voie du Bouddha suivant la 
tradition tibétaine” của nhà tu Kalou Rinpoché, do đức Dalai-Lama viết lời 
mở đầu, chúng ta thấy mấy trang nói rằng bản chất của chân tâm có ba tính 
cách như sau: 1/ tính không: 2/ tính minh mẫn-sáng chói và 

3/ tính vô hạn tức trí tuệ vô biên. 


Vì tâm không có kích thước, không có màu sắc, không có hình thù, không có 
cái gì cả, cho nên ta nói răng nó giống như không- -gian, nó là không. Không ở 
đây chẳng phải là không có gì; nó hiện hữu khắp mọi nơi, khắp mọi lúc, nó 
bao trùm và thâm nhuần vạn pháp. Tâm có khả năng thực nghiệm, nhận biết. 
Nói rằng nó minh mẫn-sáng chói vì sự thông minh của nó thật là mẫn tiệp và 
các thực nghiệm của nó hết sức là sáng láng. Hãy tạm tưởng tượng một cái 
phòng trông không, â ấy là môi trường của thực nghiệm, của mọi thực nghiệm. 
Tính minh mân-sáng chói của tâm được ví như ánh sáng chiếu soi căn phòng 
ẫy và nhờ đó mà biết được mọi sự vật. Nói rằng nó có trí tuệ vô biên vì đó là 
trí tuệ của một vị Phật đem dùng đề hóa độ và cứu độ chúng sinh. 


e Tu hành đạt đến chân tâm, ngộ và chứng được chân tâm thì chứng Niết- 
bàn. Bất cứ trường phái nào của Phật giáo cũng nhằm đến Niết-bàn. Đó không 
phải là một nơi chốn. Phật giáo Nam tông quan niệm Niết bàn là một trạng 
thái của tâm, vào lúc mà hành giả: 1/ hết tham sân sỉ; 2/ chứng đắc vô ngã; 3/ 
thoát hăn sinh tử luân hồi. Phật giáo Bắc tông quan niệm Niết-bàn là sự thống 
nhất với Pháp thân, với Nhất thể tuyệt đối, giải thoát khỏi mọi ảo giác, mọi 
tham ái, mọi khô đau, khỏi sự sinh diệt. Nói vậy chỉ là tạm thôi vì Niết bản là 


3ó] 


một thứ tuyệt đối không thê tả ra bằng ngôn ngữ, nói ra bằng lý luận. Không 
được nói Niết-bàn là hư vô, là không có gì hết. “Như lửa phát sinh từ hư không 
và trở về với hư không, thì Niết-bàn là một tình trạng của tâm thức trở về với 
một cõi xứ không chịu sự sinh diệt. Đó là một tình trạng không có vị trí địa lý 
mà là một dạng siêu việt, xuất thế và chỉ có hành giả đã đạt mới biết được”. 


Niết-bàn có bốn đức là thường, lạc, ngã, tịnh. Thường nghĩa là không biến 
đổi, không sanh không diệt. Lạc là yên vui, tịch diệt mà yên hoài. Ngã là cái 
tự thể, cái bản thể (chứ không phải là cái ta thông thường vì khi chứng Niết 
bàn thì hết cái ta rồi). Tịnh là trong sạch, thanh tịnh. Muốn cho chắc người ta 
dùng bón chữ: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh để khỏi lầm với các 
nghĩa thông dụng. Tác giả Đoàn Trung Còn ghi thêm: Trong Niết-bàn kinh, 
quyền 2, Phật giải nghĩa như sau: Thường nghĩa là Pháp thân, Lạc nghĩa là 
Niết-bàn, Ngã nghĩa là Phật, Tịnh nghĩa là Pháp. 


e Câu hỏi: cái gì đi tái sanh? Trả lời: a-lại-da đi tái sanh. Nếu gọi a-lại-da là 
tâm thì tâm đi tái sanh, hay nếu gọi a-lại-da là thần thức thì thân thức đi tái 
sanh. Thông thường người ta nói: cái hồn, cái thần hồn, cái linh hồn đi tái 
sanh. Người ta cũng dùng chữ vong linh để chỉ phần hồn của người vừa chết. 
Khi đọc sớ, người ta gọi là hương linh. Dùng danh từ gì thì cũng nên nhớ rằng 
đạo Phật nói rằng: không có linh hồn trường cửu và bất biến. 


Ta vẫn nghe nói đến thân tiền ấm (như thân chúng ta đây, khi đang sống, chữ 
tiền có ý nói đến thời kỳ trước khi chết), thân trung ấm (thân trong khoảng tối 
đa 49 ngày sau khi chết, nói là thân nhưng không hề có thân xác) và thân hậu 
âm (tức là thân sau khi tái sinh). Nói đơn giản nhất thì: Thân thức của người 
mới chết mang cái nghiệp của người đó đi sang một kiếp sống mới. Cái nghiệp 
ẫy (gồm tất cả các nghiỆp ‹ của kiếp sông vừa qua và mọi kiếp sống trước) quyết 
định tính cách của kiếp sống mới: tái sinh vào cảnh giới nào, sung sướng hay 
khổ sở, hay trung bình v.v... 


Kết luận: 

1/ Con người có danh và sắc tức tâm và thân. 

2/ Tâm ẫy gồm thọ, tưởng, hành, thức. 

3/ Chân tâm và chúng sinh tâm: hai thứ ấy thật ra là một. 


4/ Phải tu để chứng ngộ chân tâm. Thức biến thành trí. 


362 


5/ Tu thế nào là do mình hoặc thày mình chọn pháp môn tu. 


6/ Thức do tám thứ hợp lại, căn bản là thức thứ tám (a-lại-da). Thức mang 
nghiệp đi tái sinh vào cảnh giới mới. (Giáo Sư Nguyên Văn Phú) 
-—-0Oo--- 
Conscript - người đến tuổi đi lính = a person who is forced to serve in the 
armed forces 


Consecrated - được cúng, được đem dâng, thánh hóa 
Consensus - đồng tâm, nhất trí 

Conspicuous - đễ thấy, rõ ràng, đập ngay vào mắt 
Constraint - cưỡng ép, bắt buộc 

Contemplation of mind — quán tâm 

Contemplation of the State of Mind - (SKTT. cittanupassana) 
Contemplation of Mind (Ci(tanupassana) 


Because people have no practical knowledge In vIipassana meditation, they are 
generally not 1n a position to know the real state of the mind. This naturally 
leads them to the wrong view of holding mind to be "person," "self,” "living 
enfity." They usually believe that "ImagInation 1s L” "I am thinking, ” "I am 
planning," "I am knowing,” and so forth. They hold that there exIsts a living 
entity or self which grows up from childhood to adulthood. In reality, sụch a 
living entity does not exist, but there does exIst a continuous process of 
elements of mind which occur singly, one at a time, in succession. The 
practice of contemplatlon 1s therefore being carrled out with the aim of 
discovering the true nature of this mind-body complex. 


Mind usually wanders far and wide. While the yoø1 1S tryIng to carry on with 
the practice of contemplation 1n his medhitation room, he often finds that his 
mind has wandered to many far-off places, towns, etc. He also finds that hIs 
mind can wander to any of the far-off places which he has previously known 
at the very moment of thinking or Imagining. Thịs fact 1s discovered with the 
help of contemplation. 


363 


Mind occurs singly, moment to moment In succession. Those who do not 
perceIve the reality of this believe that one mind exIsfts 1n the course of life or 
exis(ence. They do not know that new minds are always arIsing at every 
moment. They think that the seeing, hearing, smelling, tasting, touching and 
thinking of the past and of the present belong to one and the same mind, and 
that three or four acts of seeIng, hearing, touching, knowing usually occur 
simultaneously. 


These are wrong views. In reality, sinple moments of mind arise and pass 
away contInuously, one after another. This can be perceived on gøaIning 
considerable practice. The cases of ImagInatlon and planning are clearly 
perceptible. Imagination passes away as soon as 1 Is noted as "Imagining, 
1magining," and planning also passes away as soon as 1t 1s noted as "planning, 
planning." These Instances of arising, noting and passing away appear like a 
string of beads. The preceding mind 1s not the following mind. Each 1s 
separate. These characteristIcs of reality are personally perceptible, and for 
this purpose one must proceed with the practice of contemplation. 


Mind has no substance, no form. It 1s not easy to distinguIsh as 1s the case with 
materiality. In the case of materiality, the body, head, hands and legøs are very 
prominent and are easlly noticed. If It 1s asked what matter 1s, matter can be 
handled and shown. Mind, however, 1s not easy to describe because 1t has no 
substance or form. For this reason, 1t 1s not possible to carry out analytical 
laboratory experiments on the mind. 


One can, however, fully understand the mind !f 1t 1s explained as that which 
knows an obJect. To understand the mind, 1t 1s necessary to contemplate the 
mind at every moment of 1s occurrence. When contemplatlon 1s fairly 
advanced, the minds approach to 1ts obJect 1s clearly comprehended. It 
appears as 1ƒ each moment of mind 1s making a direct leap towards 1t obJect. 
In order to know the true nature of the mind, contemplation 1s thus prescribed. 


Tâm Quán Niệm Xứ (Cittanupassana) 
Nếu chúng ta thực hành thuần thục Tâm Quán Niệm Xứ (Cittanupassana), 
chúng ta sẽ dê dàng thực hành Pháp Quán Niệm Xứ (Dhammanupasssana). 


Căn bản của Thiền Quán là hiểu rõ Thân và Tâm. Nhưng hiểu rõ Tâm thực sự 
quan trọng hơn. 


364 


Khi Thiền tập, chúng ta sử dụng Tâm để thiền, vì vậy chúng ta phải hiểu rõ 
Tâm. 


Trí tuệ của chúng ta chỉ tròn đây nêu chúng ta thực sự hiêu rõ cả Danh và Sắc. 
Tâm chúng ta chỉ có thê nhu nhuyên và dê uôn năn khi chúng ta hiêu rõ bản 
chât của nó. 


Quán Tâm giúp chúng ta hiểu rõ bản chất của Niệm, Định và Huệ. Chỉ khi 
nào chúng ta hiêu rõ bản chât của Niệm, Định và Huệ, chúng ta mới có thê 
xác chứng được chúng là đúng hay sal, là chánh hay tà. 


Phiền não chỉ diễn ra trong Tâm (không phải trên Thân). Do đó nếu chúng ta 
không quán Tâm, chúng ta sẽ không nhận ra được sự hiện hữu của phiên não, 
và vì thê không thê hành thiên tôt đẹp được. 


Nhờ quán Tâm chúng ta hiểu rõ thái độ của mình khi hành thiền. Nếu chúng 
ta không biết mình đang hành thiền với thái độ nào (chân chánh hay không 
chân chánh), chúng ta không thể kinh nghiệm Pháp Bảo được. 

Khi quan sát, nếu chúng ta không thấy cái Tâm Biết, chúng ta không thê kinh 
nghiệm Chân Đề. Nếu chỉ đơn thuần nhìn / quan sát đối tượng, chúng ta sẽ bị 
dính chặt vào khái niệm Tục Đế. 


Mỗi khi chúng ta quán Thân hay quán thọ hay quán bất cứ đề mục nào, chúng 
ta cũng sẽ đi đên chô quán thây cái Tâm Biết bởi vì đó là cách thức vận động 
tự nhiên của mọi Pháp. Không có con đường nào khác. 


Khi thực hành Pháp Bảo, dù bằng bất cứ phương cách nào, chúng ta nhất định 
sẽ đi đên một trạng thái là nhận biệt có một cái Tâm Biệt, có chánh niệm và 
có chánh niệm trên chánh niệm. Tât cả mọi Pháp Hành đêu phải đi đên điêm 
này. 

-—-0Oo--- 
Contemptible — unworthy = đáng khinh, đê tiện 
Content - nội dung, sức chứa, dung tích 
Contentment - bằng lòng, vừa lòng 


Conternation - sự kinh hoàng, thất kinh 


Contingency - ngẫu nhiên, tình cờ 


365 


Contradict —- mâu thuẫn với, trái với 

Contrite — ăn năn, hối hận 

Contrive — nghĩ ra, sáng chế ra (Contrivance — sáng kiến) 
Conundrum - câu hỏi hóc buá 

Convalescent — đang hồi phục 

Convent — nunnery (nữ tu viện); monasfery = tu viện 
Conventional — theo quy ước, theo tập quán, theo lối cô truyền 


Convenfional truth — chân lý quy ước - The conventional truth may be 
Iinterpreted as “obscurative truth” or "that which obscures the true nature” as 
a result. I( Is constituted by the appearances of mistaken awareness. 
Conventional truth would be the appearance that includes a duality of 
apprehender and apprehended, and obJects perceived within that. Ultimate 
truths, are phenomena free from the duality of apprehender and apprehended. 


CONVENTIONAL AND ULUTIMATE TRUTHS 


Whatever exIts 1s either a conventional truth or an ultimate truth, and since 
ultimate truth refers Just to emptiness, everything except emptiness 1s a 
conventional truth. For example, things such as houses, cars and tables are all 
conventIonal truths. 


All conventional truths are false obJects because the way they appear and the 
way they exIst do not correspond. If someone appears to be friendly and kind 
but his real Intention 1s to gain our confidence 1n order to rob us, we would 
say that he 1s false or deceptIve because there 1s a discrepancy between the 
way he appears and his real nature. Similarly, obJects such as forms and 
sounds are false or deceptive because they appear to exIst inherently but In 
reality are completely devoid of Iinherent exIstence. Because the way they 
appear does not coincide with the way they exIst, conventional truths are 
known as “deceptive phenomena'. A cup, for Insfance, appears to exIsf 
independently for Ifs parts, 1s causes and the mind and the way 1t exIsts do 
not correspond, the cup 1s a false obJect... 


366 


To summarize, conventional obJects are false because, although they appear 
to exIst from theIr own side, 1n reality they are mere appearances to mind, like 
things seen In a dream. Within the context of a dream, however dream obJects 
have a relative validity, and this distinguishes them from things that do not 
exIst at all... 


Suppose 1n a dream we sfeal a diamond and someone then asks us whether 1t 
was we who sfole 1t. Even though the dream 1s merely a creation of our mind, 
1Ÿ we answer “yes” we are telling the truth whereas 1ƒ we answer “no” we are 
telling a lie. In the same way, even thouph 1n reality the whole unIverse 1s Just 
an appearance to mind, within the context of the experlence of ordinary beIngs 
we can distinguish between relative truths and relative falsitles...(Modern 
Buddhism — Geshe Kelsang Oyatso) 
-—-0O0--- 


CHÂN LÝ TƯƠNG ĐỐI VÀ CHÂN LÝ TUYỆT ĐÓI 
Hoà Thượng Thích Thanh Từ 


CHÂN LÝ TƯƠNG ĐÓI 


Chân lý tương đối là những sự thật còn nằm trong đối đãi đối trị nhau. Những 
sự đối đãi ấy là: sáng đối tối, lạnh đối nóng, xấu đối tốt, thiện đối ác, khổ đối 
vui, động đối tịnh, sanh diệt đối vô sanh...Còn sanh hoạt trong tương đối thì, 
có xấu phải có tốt, có thiện phải có ác, có khổ phải có vui..., chúng ta không 
thê chối cãi sự thật ấy được. Chỗ khôn ngoan của chúng ta là, khéo lợi dụng 
cái này đối trị cái khác, đề tiễn lên đúng nguyện vọng của mình. Như lương y 
biết bệnh biết thuốc, khéo dùng thuốc trị lành bệnh cho người. Phật pháp là 
những phương thuốc trị lành bệnh cho chúng sanh, nên gọi Phật là Ông vua 
thầy thuốc (Vô thượng y vương). 


Sáng đối tối. Chúng ta biết tôi không phải tự nó tôi, mà do nhân duyên thiếu 
ánh sáng. Nếu ta khéo tạo điều kiện - đèn dầu, đuốc, đèn điện...- cho nó ánh 
sáng thì bóng tối tự mất. Ngược lại, muốn có bóng tối cũng như thế. Đây là 
cái tôi, sáng của hiện tượng bên ngoài. Đến cái tối, sáng tinh thần bên trong 
của chúng ta cũng có nhân duyên. Nhân thiếu học, thiếu đọc sách khiến ta tôi 
dốt. Dùng ánh sáng học tập đọc sách... thì cái tối đốt dần dân tiêu diệt. 


Nóng đối lạnh. Chúng ta nhân chạm khí lạnh, gió lạnh, nước lạnh... nên phát 
lạnh run. Biết thế, chúng ta phải tạo điều kiện cho có hơi nóng để đối trị, như 
đốt lửa hơ, lò sưởi ấm, mèn bông trùm... 


367 


Khổ đối vui. Khỗ có nhiều loại: khô do đói rét, khổ do bệnh tật, khổ do vô 
minh phiền não... Nếu khô do đói rét, chúng ta phải nỗ lực tạo điều kiện cho 
có ăn có mặc, tức là lấy cái vui no ấm trị cái khô đói rét. Nếu khổ vì bệnh tật, 
chúng ta phải dùng thuốc thang điều trị, lấy cái vui khỏe mạnh trị cái khô bệnh 
tật. Nếu khổ do vô minh phiền não, chúng ta phải lây chánh pháp của Phật trị 
nó. Vô minh phiền não tức là sỉ tham sân. Si mê là vô minh, tham sân là phiền 
não. 


Động đổi f¡nh. Động là xao xuyến rồi loạn, tịnh là yên ồn lặng lẽ. Ở đây riêng 
giải thích về cách đối trị của tâm thức. Tâm thức chúng ta xao xuyến rối loạn 
khiến suy yếu mờ tối. Muốn dừng sự xao xuyến rối loạn này, chúng ta phải 
dùng sự yên ồn lặng lẽ đối trị. Song chúng ta phải biết rõ do nhân duyên gì 
khiến tâm thức xao xuyên rối loạn. Bởi tâm thức chạy theo sự được mất tiền 
của, được mắt sắc đẹp, được mất danh vọng, được mất ăn uống, được mất ngủ 
nghỉ, mà thành xao xuyến rối loạn. Muốn dừng sự chạy theo ấy, Phật pháp 
dạy chúng ta trước tiên phải giữ giới. Giới là hàng rào ngăn chận tâm thức 
chạy theo ngũ dục. Kế dùng phương pháp thiền quán làm sợi dây cột nó lại. 
Ngoài có hàng rào giới luật, trong có sợi dây thiền quán, con khi tâm thức sẽ 
thúc thủ ngôi yên, dần dần ngủ lịm. Giới có năm giới, mười giới v.v.. . nhằm 
ngăn chận mọi sự đuôi theo ngoại cảnh của tâm thức. Thiền quán có số tức 
quán, từ bi quán, bất tịnh quán, nhân duyên quán..., cốt cột chặt tâm thức lại 
một chỗ, bắt buộc nó phải yên lặng. Đây là phương pháp lấy tịnh trị động. 


Sanh diệt đổi vô sanh. Cặp đỗi này cũng gọi là sanh tử đối Niết-bàn. Sanh diệt 
là nói chung cho muôn loài, sanh tử chỉ nói riêng cho loài động vật. Sanh tử 
đối Niết-bàn, lại khu biệt hoản toàn vào người Phật tử. Muôn loài hăng chịu 
sanh diệt, mà không biết lẽ vô sanh, để dùng đối trị. Đức Phật sau khi giác 
ngộ đã thấy rõ lẽ ấy, nên dạy đệ tử lấy vô sanh đối trị sanh diệt hay sanh tử. 
Vô sanh là nghĩa chánh của Niết-bàn. Dòng tâm thức biến động là nguồn gốc 
sanh tử. Tâm thức biến động bởi do luyến ái bản thân và ngoại cảnh. Nếu biết 
rõ cảnh vật vô thường, thân người vô ngã thì dòng luyến ái sẽ khô kiệt, tâm 
thức sẽ dừng lặng. Tâm thức dừng lặng thì nhân duyên sanh tử dứt bặt, đó là 
nghĩa vô sanh. Ví như gió dừng thì sóng lặng, mặt biển sẽ bằng phăng an lành. 
Luyến ái là động cơ thúc đẩy tâm thức sanh diệt, còn luyến ái thì sanh tử 
không bao giờ dứt. Chúng ta yêu mến một người, người ấy vắng đi thì tìm 
cách gặp lại, hoặc nơi này hay nơi khác. Lòng yêu mến thúc giục chúng ta tìm 
gặp nhau mãi mãi. Chỉ khi lòng yêu mến cạn thì, sự tìm kiếm mới dừng. Trong 
pháp Mười hai nhân duyên, Ái là động cơ thúc đây có Thủ, Hữu rồi Sanh Lão 
Tử ở đời sau. Ái dứt thì Thủ Hữu không còn, làm gì có Sanh Lão Tử tiếp nối. 
Ái là luồng gió mạnh thổi cuốn sóng tâm thức nổi dậy. Gió Ái dừng thì sóng 


368 


tâm thức cũng theo đó mà lặng. Bức tường chặn gió Ái không øì hơn quán các 
pháp vô thường, quán thân tâm vô ngã. 


Bờ sông bên nảy là sanh tử, bờ sông bên kia là Niết-bàn. Thấy rõ như thế, 
hành giả cấp bách kết bè vượt dòng sông qua bờ bên kia, qua rồi từ biệt vĩnh 
viễn bờ sông bên này. Đó là quan niệm chán sanh tử cầu Niết-bàn của hàng 
Nhị thừa, vì còn thấy sự đối đãi là chân thật. Cũng dùng phương pháp đối trị 
này, song Bồ-tát chỉ thấy là phương tiện tạm thời, nên không mặc kẹt ưa chán. 
Chân lý tương đối bàng bạc khắp thế gian. Bất luận nhân loại vật loại ngôn 
ngữ tư tưởng... phát xuất đều nằm gọn trong phạm vi của nó. Chúng ta khôn 
khéo ứng dụng tài tình những phản đề, để tiêu diệt chúng theo đúng đường lối 
vươn lên của chúng ta. Không biết dùng, hoặc dùng sai phương pháp đối trị, 
mà muốn tiêu diệt chúng, không bao giờ thành công. Thây thuốc hay, là người 
khéo biết bệnh biết thuốc và dùng thuốc trị liệu đúng phương pháp. Vì thế, 
Phật pháp gọi là “phương pháp trị liệu”. 


CHÂN LÝ TUYỆT ĐỐI 


Một thực thể không lệ thuộc nhân quả, duyên sanh, thoát ngoài đối đãi là chân 
lý tuyệt đối. Không thuộc nhân quả nên không sanh diệt vô thường. Không 
thuộc duyên sanh nên không phải hợp tướng giả dối. Thoát ngoài vòng đối đãi 
nên không trị liệu, không so sánh, không luận bàn, không suy nghĩ đến được. 
Thực thê này không lệ thuộc thời gian, không bị chi phối của không gian, vượt 
ngoài mọi đối tượng trong vũ trụ. Chính nó là sanh mạng là mạch sông của 
chúng sanh, mà chúng sanh không nhận ra nó. Nó hiển nhiên hằng có mặt nơi 
chúng ta, mà chúng ta lãng quên nó một cách đáng thương. Nó là thể chẳng 
sanh chắng diệt vĩnh cửu trường tồn của chúng ta, chúng ta không biết đến nó, 
đi nhận cái sanh diệt tạm bợ làm mình. Bỏ quên thực thê này là vô minh là s1 
mê, nhận được nó là giác ngộ là trí tuệ. Bỏ quên nó, đi theo sanh diệt là luân 
hôi, nhận sống với nó là vô sanh giải thoát. Bởi thực thể này hệ trọng dường 
ấy, nên chúng ta phải biết: Nó tên gì? Làm sao nhận ra nó? Nhận được nó có 
lợi ích gì? 

Thực thể này nguyên không có tên, trong Phật pháp tùy công dụng găng gượng 
đặt rất nhiều tên: Kinh Kim Cang gọi là Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mật tức là 
trí tuệ cứu kính như kim cang. Bởi vì trí tuệ này không có cái gì phá hoại được 
nó, mà nó hay phá hoại tất cả, như chất kim cang. Kinh Viên Giác gọi nó là 
Viên giác tánh, là tánh giác tròn đây. Vì đối với các thứ chân lý, chúng ta nhận 
được từng phân chân lý nào thì, giác ngộ phần chân lý ấy, nên gọi là phần 
giác. Chỉ nhận được Chân lý tuyệt đối này, mới gọi là giác ngộ viên mãn. Kinh 
Pháp Hoa gọi là Tri kiến Phật hay Phật thừa. Bởi vì nó là cái thấy biết Phật, 


369 


là cỗ xe đưa người đến Phật quả. Kinh Hoa Nghiêm gọi là Trí tuệ Phật. Vì 
nhận được thực thê này là trí tuệ giác ngộ của chư Phật. Kinh Lăng Nghiêm 
gọi là Chân tâm hay Như lai tàng. Nó là tâm thể chân thật hay kho tàng Như 
Lai của chúng sanh. Kinh Duy-ma-cật gọi là Pháp môn bất nhị, vì nó vượt ra 
ngoài vòng đối đãi hai bên. Thiền tông gọi là Chân tánh. Nó là tánh chân thật 
của tất cả chúng sanh. Lại còn những tên thông dụng là: Chân như, Phật tánh, 
Pháp thân, Đạo, Bản lai diện mục..., không thê kế xiết. 

Tạm biết tên thể này một cách khái quát rồi, chúng ta cần phải nhận ra mặt 
mày nó mới là điều thiết yêu. Song phàm có nói năng có trình bày đều thuộc 
về tương đối, làm sao diễn đạt khiến người chưa hiểu nhận được. Đây quả là 
điều thiên nan vạn nan. 

Chúng ta tạm đặt những nguyên tắc để khả dĩ nhận ra mặt mày của nó. Phàm 
cái gì “có hình tướng đều do duyên hợp là hư giả”, cái gì “có tác động là sanh 
diệt”, cái gì “đối đãi là không thật”. Ngược lại, cái gì “không hình tướng, 
không tác động, không đối đãi là chân thật thường còn vô sanh”. Cái không 
hình tướng thì không giới hạn chỗ nơi trong ngoài. Vừa đặt câu hỏi tìm chỗ 
nơi nó là sai. Cái không tác động thì không sanh diệt, không bị vô thường theo 
thời gian. Đặt vấn đề thời gian với nó là sai. Cái không đối đãi thì không còn 
so sánh không phân biệt. Đặt vẫn đề so sánh phân biệt với nó là sai. Thực thể 
này tràn đầy hiện hữu nơi chúng ta. Vừa dây tâm tìm kiếm nó là sai. Nó là 
thực thể của giác tri, không phải cái đối tượng giác tri. Nếu khởi nghĩ cầu biết 
nó là sai. Nó không hình tướng, không tác động, không đối đãi, mà có mặt 
khắp ba nơi ấy. Cho nên nghĩ ly khai hình tướng tác động đối đãi để tìm nó là 
sai. Yếu chỉ nhận ra nó là tự ta “trực nhận, thầm nhận”. Lời Phật dạy, phương 
tiện Tô chỉ đều là lỗi “đập có rắn sợ” hay “vỗ nước cá đau đầu” mà thôi. Chúng 
ta muốn nhận ra nó phải khéo nhìn theo tinh thần “ngón tay chỉ mặt trăng”. 
Mặt trăng không năm tại đầu ngón tay, khéo nương theo ngón tay thấy mặt 
trăng ở tận trong hư không. Hoặc nhìn theo tỉnh thần soi gương. Nhân thấy 
bóng trong gương, biết được mặt thật của mình, đừng chấp bóng là thật, đợi 
khi xoay gương mất bóng la hoảng lên “mắt mình”. 

Đây là phương tiện tạm đặt những nguyên tắc, nương nó khả dĩ chúng ta thấy 
được thực thể chính mình. 

Thực thê này biểu lộ thường xuyên nơi sáu cơ quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý) của chúng ta, mà không lệ thuộc hoàn toàn sáu cơ quan ấy. Dễ nhận dễ thấy 
nhất là, ở mắt và tai. Vì thế, đức Phật khi muốn chỉ thực thể chăng sanh chẳng 
diệt ấy, thường dùng phương tiện chỉ ngay nơi mắt và tai của chúng ta. 


Kinh Lăng Nghiêm có đoạn: 


370 


...Phật ở trong đại chúng đưa tay lên rồi năm lại xòe ra, nắm lại xòe ra, hỏi 
ngài A-nan: Nay ông thấy cải gì? A-nan thưa: Con thấy bàn tay trăm báu của 
Như Lai ở trong chúng xòe năm. Phật bảo A-nan: Ông thấy tay ta ở trong 
chúng xòe năm, là tay ta có xòe có nắm hay cải thấy của Ông có xòe có năm? 
A-nan thưa: Tay trăm bảu của Thể Tôn ở trong chúng xòe nắm. Con thấy tay 
Như Lai tự xòe nắm, chẳng phải tảnh thấy của con có xòe nắm. Phật hỏi: Cải 
nào động cái nào tịnh? A-nan thưa: Tay Phật động, tánh thấy của con còn 
không có tịnh, huống nữa là động. Phật khen: Đúng thế! 

Lúc đó, trong lòng bản tay Phật phóng một làn hào quang báu soi bên phải 
ngài A-nan, A-nan liễn xoay đâu nhìn bên phải; lại phóng quang soi bên trái 
ngài A-nan, A-nan xoay đầu nhìn bên trải. 

Phật hỏi A-nan: Hôm nay tại sao đầu ông dao động? A-nan thưa: Con thấy 
hào quang bảu của Như Lai phóng đến bên trái bên phải của con, con nhìn 
theo hai bên nên đâu tự dao động. Phật hỏi: Ông nhìn hào quang Phật soi 
bên trái bên phải nên đầu dao động, thế là đẫu ông động hay cái thấy động? 
A-nan thưa: Bạch Thế Tôn! Đầu con tự động, tánh thấy của con còn chẳng 
dừng, huồng là dao động. Phật khen: Đúng thế! 

Khi ấy, Như Lai bảo khắp đại chúng rằng: Nếu như chúng sanh nhận lấy cải 
dao động gọi là trần, nhận lấy cái dao động gọi là khách. Các ông xem A- 
nan, đâu tự dao động cái thấy không động. Lại xem ta, tay tự xòe năm cái thấy 
không xòe năm. Tại sao hôm nay các ông lấy động làm thân, lấy động làm 
cảnh, từ thủy đến chung niệm niệm sanh diệt, quên mắt chân tánh làm việc 
điên đảo, tâm tánh đã mất chân, nên nhận vật làm mình, ở trong luân hồi tự 
chịu lưu chuyển. 

Qua đoạn kinh này, chúng ta nhận thấy thâm ý Phật muốn chỉ cho ngải A-nan 
và đại chúng biết: Ngoại cảnh biến động sanh diệt như bàn tay Phật xòe nắm, 
thân này dao động vô thường như đầu ngài A-nan xoay qua lại. Chỉ có cái 
thấy, xem thấy cảnh biến động mà không bị biến động, tựa nơi đầu dao động 
mà không bị dao động. Cái biến động và dao động là vô thường hư giả, tại sao 
chúng ta nhận nó làm thật thân mình, làm thật cảnh của mình? Trái lại, cái 
thấy biết chưa từng dao động là chân thật vô sanh, mà chúng ta lại bỏ quên 
nó, để cam chịu lưu chuyên luân hồi. 


Lại cũng một đoạn trong kinh Lăng Nghiêm: 


Vua Ba-tw-nặc đứng dạy bạch Phát: Con xưa chưa từng nghe sự chỉ dạy của 
Phật, gặp Ca-chiên-diên, T)-la-chi-tử đêu nói: “Thân này sau khi chết không 
còn gì nữa, gọi là Niễt-bàn. ” Nay con tuy gặp Phật vẫn còn hô nghỉ “làm sao 
phát huy chứng biết chỗ tâm này chẳng sanh chẳng diệt”? Đại chúng ở đây, 
những người còn trong hàng hữu lậu, thảy đêu thích được nghe. Phật hỏi: Đại 


371 


vương! Nhục thân hiện tại của ông là đông kim cang thường trụ chẳng hoại 
hay là biến hoại? Vua thưa: Bạch Thế Tôn! Thân con hiện nay trọn theo biễn 
diệt. Phật bảo: Đại vương! Ông chưa từng diệt làm sao biết nó diệt? Vua 
thưa: Bạch Thể Tôn! Thân biến hoại vô thường của con tuy chưa từng diệt, 
song con xem hiện tiễn niệm niệm đổi dời luôn luôn chẳng dừng, như lửa tàn 
thành tro dân dần tiêu mất, mất hết không dừng, nên biết thân này sẽ theo tiêu 
diệt. Phật bảo: Đại vương! Đúng thế. Nay ông đã già, đi theo suy yếu, nhan 
mạo đâu giống lúc còn trẻ? Vua thưa: Bạch Thế Tôn! Thuở xưa con còn trẻ 
da dẻ tươi nhuận, đến lúc trưởng thành khí huyết sung mãn, nay con già cả 
suy yếu hình sắc khô khan, tỉnh thân mờ lối, tóc bạc mặt nhăn không còn bao 
lâu sẽ chết, làm sao sánh được với lúc sung thạnh? Phật bảo: Đại vương! 
Hình dung của ông đâu lẽ giả liên? Vua thưa: Bạch Thể Tôn! Nó thâm biển 
hóa đổi dời thật con chẳng biết, nóng lạnh đổi thay dân dân đến như thế. Vì 
sao? Khi con hai mươi tuổi tuy nói niên thiếu, nhan mạo đã già hơn lúc mười 
tuổi, đến ba mươi tuổi lại suy hơn hai mươi tuổi, nay đã sáu mươi hai tuổi 
xem lại thuở năm mươi tuổi rõ ràng cường tráng. Bạch Thế Tôn! Sự thâm đổi 
đời tuy đặt thời hạn mười năm, song con suy xét kỹ nó biến đổi đâu những 
mười năm hai mươi năm, mà thật dời đổi từng năm; đâu chỉ từng năm, mà 
đời đổi từng tháng, đâu những từng tháng mà dời đổi từng ngày. Suy xét chín 
chắn tế nhị hơn thì khoảng mỗi sát-na, mỗi niệm đổi dời. Vì thể, biết thân con 
trọn theo biến diệt. Phật bảo: Đại vương! Ông thấy sự biến hóa đổi dời chẳng 
đừng, ngộ biết thân ông tiêu diệt; cũng chính khi diệt đó, ông biết trong thân 
có cái chăng diệt chăng? Vua chấp tay bạch Phật: Thật con chẳng biết. Phật 
bảo: Nay tôi chỉ cho ông biết cải tánh chẳng sanh diệt. Đại vương! Ông khi 
mấy tuổi được thấy sông Hằng? Vua thưa: Khi con được ba tuổi mẹ bồng đi 
vết kiến Kỳ-bà Thiên sang ngang sông này, khi ấy là biết sông Hằng. Phật 
bảo: Đại vương! Như ông đã nói, khi hai mươi tuổi già hơn mười tuổi, cho 
đến sáu mươi tuổi, năm tháng ngày giờ niệm niệm đổi dời, ất khi ông ba tuổi 
thấy sông Hằng đến năm mười ba tuổi thấy SÔNg Hằng, cái thấy ấy thể nào? 
Vua thưa: Như lúc ba tuổi rõ ràng không đổi, cho đến hiện nay sảu mươi hai 
tuổi vẫn không có khác. Phật bảo: Nay ông tự lo tóc bạc mặt nhăn, quyết định 
mặt nhăn hơn lúc còn trẻ, song hiện nay ông thấy sông Hằng cùng với cải 
thấy sông Hằng thuở xưa có trẻ có già chăng? Vua thưa: Bạch Thế Tôn! 
Không. Phật bảo: Đại vương! Mặt ông tuy nhăn, song tánh thấy của ông chưa 
từng nhăn; nhăn thì biến đối, chẳng nhăn thì không biến đổi; biến đổi thì bị 
sanh diệt, cái không biến đổi vốn không sanh diệt, tại sao ở trong ấy chịu sanh 
tử với ông, mà ông dân lời Mạc-dà-lê... đêu nói thân này sau khi chết là diệt 
hêt?... 


Kinh Lăng Nghiêm đầu quyền 2 Hán tự: 


372 


Đọc đoạn kinh này, chúng ta thấy Phật chỉ rõ ràng ngay nơi thân này cái nào 
sanh diệt, cái nào chăng sanh diệt. Thân là dòng biến động thay đổi từng phút 
giây, tức là vô thường hoại diệt. Tánh thấy xưa nay chưa từng thay đổi thì làm 
gì có hoại diệt. Nói tánh thấy là chỉ cái thấy biết thường Xuyên nơi mắt chúng 
ta, khi chưa hợp tác với niệm thứ hai để so sánh đẹp xấu hơn kém. Cho đến 
mắt chúng ta mở hay nhắm, nó cũng luôn luôn hiển lộ. Nó không lệ thuộc 
hoàn toàn vào mắt, cơ quan mắt tốt thì nó hiện sáng tỏ, cơ quan mắt xấu thì 
nó hiện lu mờ, cho đến cơ quan mắt hoại nó cũng không bị hoại theo. Đó là 
đặc tính chẳng sanh chắng diệt của nó vậy. 

Chăng những thực thể chăng sanh chắng diệt hằng biểu lộ ở mắt, mà ở tai nó 
cũng có mặt luôn luôn. 


Cũng kinh Lăng Nghiêm có đoạn: 


.. Phật bảo La-hâu-la đánh một tiếng chuông, hỏi A-nan: Hiện giờ ông nghe 
chăng? A-nan và đại chúng đông thưa: Chúng con nghe. Tiếng chuông bặt 
dứt, Phật lại hỏi: Hiện giờ các ông nghe chăng? A-nan và đại chúng đông 
thưa: Chăng nghe. La-hâu-la lại đánh một tiếng chuông, Phật hỏi: Hiện giờ 
các ông nghe chăng? A-nan và đại chúng đồng đáp: Nghe. Phật hỏi A-nan: 
Ông tại sao nghe, tại sao chẳng nghe? A-nan và đại chúng đồng bạch Phật: 
Nếu đánh tiếng chuông thì chúng con được nghe, đánh lâu tiếng bặt âm vang 
dứt hết thì gọi là không nghe. 

Phật lại bảo La-hẫu-la đánh chuông, hỏi A-nan: Hiện giờ có tiếng chăng? A- 
nan và đại chúng đồng thưa: Có tiếng. Đợi giây lâu tiếng bặt, Phật lại hỏi: 

Hiện giờ có tiếng chăng? A-nan và đại chúng đáp: Không tiếng. Giây lát La- 
hâu-la lại đánh chuông, Phật hỏi: Hiện giờ có tiếng chăng? A-nan và đại 
chúng đồng đáp: Có tiếng. Phật hỏi A-nan: Ông nói thế nào là có tiếng, thể 
nào là không tiếng? A-nan và đại chúng đông bạch: Nếu đánh chuông thì gọi 
có tiếng, đánh lâu tiếng bặt âm vang dứt hết thì gọi không tiếng. Phật quở A- 
nan và đại chúng: Hôm nay tại sao các ông tự nói rồi loan? 

Đại chúng và A-nan động thời hỏi Phật: Thể nào hôm nay chúng con nói rồi 
loạn? Phật bảo: Tôi hỏi các ông nghe thì các ông đáp nghe, tôi hỏi các ông 
tiếng thì các ông đáp tiếng. Chỉ nghe với tiếng mà đáp không nhất định. Tại 
sao như thể chẳng gọi là rồi loạn? 

Này A-nan! Tiếng bặt không còn âm vang ông nói không nghe, nếu thật không 
nghe thì tánh nghe đã diệt, giống như cây khô, lại đánh tiếng chuông thì ông 
làm sao mà biết? Biết có biết không chính là thanh trần (tiếng) hoặc có hoặc 
không, đâu phải tánh nghe kia là có là không. Nếu tánh nghe thật không th 
ai biết nó không? Thể nên, A-nan! Tiếng ở trong tánh nghe tự có sanh diệt, 
chẳng phải tánh nghe của ông do có tiếng, không tiếng mà nó thành có thành 


S3) 


không. Ông còn điên đảo nhận lâm tiếng làm cải nghe, đâu còn lạ gì chẳng 
mê lâm cho cải thường làm đoạn. Trọn không nên nói lìa các thứ động tịnh, 
thông bít mà bảo không có tánh nghe... 


Kinh Lăng Nghiêm cuối quyền 4 Hán tự: 


Đây là cái mê lầm chung của toàn thê chúng ta, nhận tiếng làm cái nghe, nhận 
hình tướng làm cái thấy. Có tiếng gọi là có nghe, không tiếng gọi là không 
nghe. Có hình tướng gọi là có thấy, không hình tướng gọi là không thấy. Nghe 
thấy là cái giác tri của chính mình, hình tướng và âm thanh là trần cảnh bên 
ngoài. Nhận lầm trần cảnh là mình, trách gì không mất mình và trôi lăn theo 
cái sanh diệt mãi mãi. Đó là bằng chứng hiển nhiên để thấy chúng ta đang bị 
vô minh điên đảo. Nếu ngay nơi đây mà chúng ta không chịu thức tỉnh, phát 
minh tánh chân thường chăng hoại, không biết bao giờ ra khỏi vòng sanh tử 
luân hồi... 
-=-0000O0ooo--- 

Conventional wisdom — trí huệ quy ước - Conventional wisdom 1s not 
necessarlly true. Conventional wIsdom 1s additonally offen seen as an 
obstacle to the acceptance of newly acquired Information, to 1ntroducing new 
theories and explanations, and therefore operates as an obstacle that must be 
overcome by leg1timate revisionism. 


Convey — chuyên chở, vận chuyển (Conveyer - người mang thư) 
Conviviality — thú vui yến tiệc, ăn uống vui vẻ 

Convulse — làm chân động 

Copious — phong phú, dôi dào, hậu hỉ 

Coquette - người đàn bà hay làm dáng 

Corbel — tay đỡ, đòn chìa 

Corollary - hệ luận, kết quả tất yêu 

Corporeal - vật chất, cụ thể, hữu hình 


Corpulent — to béo, béo tốt 


37/4 


Correlate - thê tương liên, liên hệ, liên kết 

Corroborative — làm chứng, chứng thực (Corroboration) 

Corselet — áo giáp, phần ngực 

Cosmic genotype — each Individual”s unique spiritual or cosmic makeup 
which remaIns unchanged from lifetime to lifetime. Also 
known as spIritual øenotype. 


Cosmic language — the universal language of the spIrIt realm 


Cosmogony - thuyết nguồn gốc vũ trụ = the study of the origin, evolution, 
and eventual fate of the unIverse. 


Cosmographer — nhà nghiên cứu vũ trụ - À sclentist specializing In 
understanding and describing the nature of the unIverse. 


Coterle — an exclusIve øroup of people = nhóm, phái 

Coterminous — having the same bounderies = có đường ranh giới chung 
Covetousness — thèm muốn, thèm khát 

Crafty - lắm mánh khoé, láu cá 

Crag — núi đá dốc lớm chởm, vách đá cheo leo 

Cranny — xó xỉnh, góc tối tăm 

Crave - desire something strongly — craving = thèm muốn, lòng khao khát 
Credo — cương lĩnh 

Credulity - cả tin, nhẹ dạ 


Creed — tín điều, tín ngưỡng = is a statement of the shared beliefs of a 
relIpIous commumrty 1n the form of a fixed formula summar1zIng core tenetfs. 


Creep — ghê rợn 


375 


Crescendo - tới đỉnh cao 

Crevice - đường nứt, kẻ hở 

Crony — close friend = bạn chí thân, bạn nối khô 

Crucible - nồi nấu kim loại 

Crudite — miếng hành sống, cà-rốt làm món ăn khai vị 

Crumble - mảnh vụn 

Crumpled - bị nhàu, bị vò nát 

Cryptic — mysterious, secret = khó hiểu, bí ân 

Culminate — rise, reach highest level = cực điểm, tột bậc 

Culpable — đáng khiến trách 

Culprit - thủ phạm 

Cumbersome - ngồn ngang, công kênh 

Cumulafive - chồng chất, dồn lại (Cumulation - chất chứa, tích Iuỹ) 

Cunda - the son of the goldsmith who invited the Buddha to an excellent 
dinner which Included some sukaramaddava (truffle mushrooms 
đish) for his last meal... 

In Buddhism In the Mahaparinibbana Sutta of the Pali canon, Kunda or Cunda 

was a blacksmith who gave the last meal as an offering to Buddha. Falling 

violently 1II, The Buddha Instructed his attendant Ananda to convince Cunda 
that the meal eaten at his place had nothing to do with his passing and that his 

meal would be a source of the øreatest merif as 1t provided the last meal for a 


Buddha. Buddha recovered from hs 1lIness before he attained parInirvana. 


The Buddha's Last Meal 


376 


When the Buddha and his disciples arrived at Pava, the son of the village 
øoldsmith, whose name was Cunda, Invifed the party to a meal called 
sukaramaddava, or "boars delight”. Some scholars believe 1t was a speclal 
delicIous dish of mushrooms, while others believe 1t to be a dish of wIld boar s 
flesh. 

The Buddha advised Cunda to serve him only with the sukaramaddava that he 
had prepared. The other food that Cunda had prepared could be served to the 
other monks. After the meals were served Buddha told Cunda, "Cunda, 1ƒ any 
sukaramaddava 1s left over, bury 1t in a hole. I do not see anyone 1n the world 
other than the Blessed One who could digest the food 1f he ate It. 

"So be 1t, Lord,” Cunda replied, and buried the leftovers In the ground. He 
went to the Buddha and, after paying homage to him, sat down at one side. 
Then the Buddha taught him the Dharma. The Buddha also praised Cunda for 
the meal that had refreshed and strengthened him after his Journey. But soon 
after this, the Buddha suffered from an attack of the dysentery he had been 
suffering from earller and sharp paIns came upon him. By an effort of w1ll he 
was able to bear the pain. Though extremely weak the Buddha decided to 
continue on Immediately to Kusinaga, a little more than six miles away. After 
a paInful strugsle, he reached a ørove of sala trees Just oufside the town. 

The Buddha took hs last bath in the Kakuttha river. After resting a while, he 
said, "NÑow 1t may happen that some people may make Cunda regret having 
øiven me the meal that made me sick. Ananda, I1f this should happen, you 
should tell Cunda that you have heard directly from the Buddha that 1t was a 
gaIn for him. Tell him that two offerings to the Buddha are of equal gain; the 
offering of food Just before his supreme enlightenment and the offering of 
food Just before he passes away. Thịs 1s the final birth of the Buddha." 

Then he said, "Ananda, please make a couch ready for me with 1s head to the 
North between two big sala trees. [ am tired and I want to lie down." 

Now, on that occasion, those two sala trees were covered with blossoms 
through the Iinfluence of the devas, though 1t was not the season. They 
scaftered and sprinkled the Buddha with the falling blossoms, as though out 
Of respect for him. Then the Buddha said to Venerable Ananda, "Ananda, the 
two bIg sala trees are scattering flowers on me as though they are paying theIr 
respects to me. But this 1s not how I should be respected and honoured. Rather, 
1í 1s the monks or nuns, or the men or woman lay followers, who live 
according to my teaching, that should respect and honour me." 

A litle while later 1t was noticed that Venerable Ananda was nowhere to be 
seen. He had gone 1nside a hut and stood leaning against the door bar, 
weeping. He thought: "Alas! I remain still but a learner, one who has yet to 


SiÁ/ 


work out his own perfection. And the Master 1s about to pass away from me 
- he who 1s so kindT" 

And the Buddha, sending for Ananda, said to him, "Enough now, Ananda† Do 
not sorrow and cry. Have I not already repeatedly told you that there 1s 
Separation and parting from all that 1s dear and beloved? How 1s 1t possIble 
that anything that has been born, has had a beginning, should not again die? 
Such a thing 1s not possIble. 

"Ananda, you have served me with your acts of loving-kindness, helpfully, 
øladly, sincerely, and so too In your words and your thoughts. You have 
gained merit, Ananda. Keep on trying and you will soon be free of all your 
human weaknesses. In a very short tIme you too will become an arahant. 
"Now you can go, Ananda. But go into Kusinaga and tell all the people that 
tonight, 1n the last watch of the night, the Buddha wIll pass away Into nirvana. 
Come and see the Buddha before he passes away. ` 

So Venerable Ananda, taking with him another monk, did as the Buddha biịd 
him and went to Kusinaøa to tell the people. When they heard the news, they 
were much grieved. And all the people of Kusinaga, men, women and children 
came to the two big sala trees to bid a last farewell to the Buddha. Family by 
family, they bowed low down before him and so bade him farewell. 

There are four places for faithful followers to see thelr Inspiration. These are 
four holy places made sacred by theIr assoclation with the Buddha. They are: 
1. The Buddha birth place (Lumbimi) 

2. The place where the Buddha attained enlightenment (Bodh Gaya) 

3. The place where the Buddha gave his first teachings and set in motion the 
Wheel of the Dharma or Truth (Sarnath) 

4. The place where the Buddha attainned parinibbana, or final liberation 
(Kusinaøga). 


Cunda - Thuân-Đà - ông Thuần-Đà là một người thợ bạc. Khi đức Phật 
sắp nhập diệt, sau khi nghe đức Phật thuyết giảng, ông xin quy y và được đức 
Phật chấp thuận. Nhân tiện, ông Thuần-Đà mời đức Phật và đoàn tùy tùng 
nghỉ tại khu vườn của ông và được ông đãi bửa ăn cháo nắm. Sau khi thọ trai, 
đức Phật dạy ông ta rằng: “Chỗ còn lại của thức ăn này, hãy đào đất mà chôn 
đi, đừng để cho ai ăn nữa”... Đó cũng là bữa ăn cuối cùng cuả đức Phật! 

Ăn xong, Đức Phật bị kiết ly nặng. Ngài tuy mệt nhưng vẫn giữ tinh thần bình 
thản và quyết định lại lên đường đi Kusinara, cách Pava khoảng 6 dặm. Đức 
Phật tăm lần cuối cùng ở sông Kakutthi, và sau khi nghỉ một lát, Ngài nói VỚI 
Đại đức Ananda: "Có thể có người trách Cunda về bữa cơm cuối cùng dọn 
cho Ta, vì sau bữa ăn đó Ta sẽ nhập Niết bàn, và Cunda có thê ăn năn hối hận. 
Nhà ngươi cần nói cho Cunda biết rằng, có hai bữa ăn cúng dường cho Như 


378 


Lai, đem lại công đức lớn nhất cho người cúng dường. Đó là bữa ăn cúng 
dường Như Lai trước giờ Như Lai thành đạo và bữa ăn cúng dường Như Lai 
trước giờ Như Lai nhập Niết bàn. Hãy nói cho Cunda biết răng, nhờ đã cúng 
dường Như Lai bữa ăn cuối cùng trước khi Như Lai nhập Niết bản, Cunda 
được phúc đức lớn, quả báo lớn, nhờ đó mà Cunda được thọ mạng lâu dài, tái 
sanh ở cõi lành, giàu có, tiếng tăm, được sanh lên cõi trời và có quyền lực lớn. 
hi Ananda, ngươi hãy nói như vậy để loại bỏ mọi nỗi ân hận của Cunda, nếu 


211 


co 


Nói xong, Đức Phật đến vườn cây Sala ở Kusinara, nơi có bộ tộc Mallas ở, và 
bảo Đại đức Ananda chuẩn bị chỗ nằm, đề Đức Phật yên nghỉ, đầu hướng Bắc, 
năm nghiêng mình, chân phải để trên chân trái, bình thản, tỉnh táo.. 

Thấy các cây Sala trổ hoa trái mùa, và các biểu hiện khác của niềm tin tưởng, 
quý mến, tôn trọng Như Lai, Đức Phật bèn nói với các Tỳ kheo có mặt như 
sau: 


"Này Ananda, không nên tôn trọng, đảnh lễ, tán thán, quý mến Như Lai theo 
kiêu như vậy. Nhưng bất cứ Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni nào, Ưu bà tắc hay Ưu 
bà di nào mà sống đúng với Chánh pháp, tự mình ứng xử hợp với đạo, có hành 
động chân chánh, thì chính người đó tôn trọng, đảnh lễ, tán thán và quý mến 
Như Lai một cách tốt đẹp nhất. Do đó, này Ananda, các người phải tu tập như 
vậy. Mọi người hãy sống đúng với chánh pháp, tự mình ứng xử hợp với đạo, 
có hành động chân chánh". 


Rồi Đức Phật nói tới bốn địa điểm có liên hệ tới Đức Phật, mà Phật tử có thể 
đến chiêm bái. Đó là: 

Nơi Đức Phật giáng sinh, ở vườn Lumbini (Lâm tỳ ni) tại vùng biên giới Ấn 
Độ - Nepal. 

Nơi Đức Phật thành đạo ở Bodhi Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng). 

Nơi Đức Phật bắt đầu chuyên thành bánh xe Pháp (Sarnath) tức là Vườn Nai 
gần Benares. 

Nơi Đức Phật nhập Niết bàn ở Kusinara (nay là Kasia, cách 32 dặm nhà ga 
Gorakbpur). 





Đức Phật dạy rằng: "Những người nào qua đời trong quá trình đi chiêm 
bái, với lòng có đức tin, thì sẽ được sanh lên các cối trời". 


Kinh Đại Bát Niết Bàn trong Kinh Trường Bộ của Tam Tạng kinh điển Pali 
với bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu mà chúng tôi dân chiêu trên 
là nguôn tư liệu đáng tin cậy nhât vê bữa ăn cuôi cùng của Đức Phật (vào 


379 


khoảng 483 trước Công nguyên). Trong bản Việt dịch, Hòa thượng dùng chữ 
sukara-maddava một lần và chuyên ngữ chữ này thành “món ăn mộc nhĩ” 6 
lần trong suốt bản văn kinh. Song hành với Kinh Trường Bộ Pali là Kinh 
Trường A Hàm Sanskrit, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu dịch là “nắm chiên- 
đàn (chiên-đàn-thọ nhĩ)” và ghi chú là “*Chiên-đà ở đây nên hiểu là quý báu. 
Thức ăn này theo chữ Pali là sukara-maddavam, có nghĩa là một loại nắm hay 
rau mà loài heo ưa thích”. 


Thật ra ““sukara-maddava” là một thuật ngữ đã gây tranh luận từ rất lâu trong 
giới học giả Phật Giáo, vì thế trong một số bản dịch Anh ngữ thuật ngữ này 
được để lại y nguyên. Sukara-maddava được phân làm hai từ: "sukara" và 
"maddava". Theo nhiều học giả Pali thì danh từ sukara được dịch là "lợn / heo 
rừng” mà tỉnh từ maddava được dịch là "được ưa thích, mềm mại, dịu dàng”. 
Tuy nhiên, trong bài viết bằng Anh ngữ “How did the Buddha die?” Tiến sĩ 
Bình Anson, một học gia/hành giả Phật Giáo Nam Truyền thời nay cho biết: 
“thuật ngữ sukara -maddava có nghĩa là (1) phần mêm của lợn hay heo rừng, 
(2) một loại mà giống. lợn/heo rừng thích ăn, được cho là một thứ nấm 
(mushroom) hay loại nắm truƒlle, khoai lang hay tuber (LND: truƒJle là quả 
thể phát sinh từ nấm tuber mọc hoàn toàn dưới mặt đất). Trong một sô bài 
bình luận khác, sukara -maddava cũng được nhắc đến như là một loại ' cây 
thuốc" (dược thảo) trong y học cô Ấn Độ, hoặc là “măng non bị chà đạp bởi 
lợn”. 

T4 ái cả các nhà sự học giả ngày nay đêu đồng ý với ý nghĩa của "nấm hoặc 
nắm truƒfle", và tôi đông tình với họ. Theo các quy tắc của tu viện, các nhà sự 
không được phép ăn thịt từ động vát đặc biệt bị giết để làm thức ăn cho họ. Ý 
nghĩa của sukara -maddava là "thịt lợn / thịt heo rừng " không thích hợp ở 
đáy. ” 

(“sukara -maddava may mean: (l) the tender parts oƒa pig or boar,(2) what 
Is enJoyed by pigs or boars, which may be reƒerred to a mushroom or trHƒJle, 
ør a yam or tHber. Ìn some other commenftaries, sukara-maddava was aÌso 
menttoned as a "mmedicinal pÏlanf" In classic lndian medicine, or đs "ÿyOMng 
bamboo shootfs ftrampled by pigs”. 

All the current scholar monks agree with the meaning of "mushroom or 
trufle”, and Ï concur with them. According to the monastic rules, the monks 
are not allowed to eat meat from animals specffically kiled to make ƒood ƒor 
them. The meaning oƒ sukara-maddava as "pork/boar meaf” 1s thus nof 
aDpropriate here. ”) 


Ngoài ra, trong lời nói đầu cho bản dịch tiếng Đức Kinh Trung Bộ, Karl Eugen 
Neumamn, một trong những học gia Phật Giáo sớm nhât của Đức Quôc đã 


380 


trích dẫn từ một bản tóm lược các cây thuôc Ấn Độ thì có một vài cây thuôc 
bắt đầu với chữ sukara và ông kêt luận sukara - maddava có nghĩa là một món 
ăn ngon của heo, một loại nâm truffles. 


Trong bản dịch từ tiếng Pali sang tiếng Anh, học giả Rhys Davids cũng đã 
dịch thuật ngữ sukara - maddava là “truffles”. 


Một học gỉa khác là Arthur Waley trong một luận án viết vào năm 1932 (("Did 
Buddha die of eating pork?") đã giải thích sukara - maddava có ít nhất bốn 
nghĩa: (1) thức ăn mềm của heo (pig's soft-food), (2) món ăn ưa thích của lợn 
(pig s-delighÐ), (3) thực phẩm, chà đạp bởi lợn (pIg-pounded) và ông liệt kê 
một số thực vật bắt đầu bắng chữ “pig” như sukara -kanda (pig-bulb), sukara 
-paadika (pIg's foot), sukaresh.ta (sought-out by pigs). Và sau khi phân tích 
các chữ và nghĩa, ông cho răng sukara - maddava không có nghĩa là thịt heo 
mà chính là một loại thực phẩm mà heo ưa thích, một loại nắm truffles. Hơn 
nữa, Waley chỉ ra loại thực vật này là do dân địa phương xứ Ma Kiệt Đà 
(Maphada ) tức bang Bihar (Bắc Ấn) ngày nay đặt ra mà vùng Tây và Nam 
Ấn, nơi Phật Giáo Pali hoàn toàn không biết nên đã hiểu lầm sukara - maddava 
là món ăn làm bằng thịt heo. 


Tưởng cũng nên biết rằng: Tại sao Phật đặn Thuần Đà đừng dọn cho các vị 
Tăng khác món ăn nắm và phải chôn phần còn dư của món này. Có phải Phật 
đã biết món ăn nắm đã bị nhiễm độc là cơ duyên cuối để Phật Niết Bàn nên 
không cho chư tăng khác ăn? Cho nên rất có thể đây là món ăn mộc nhĩ như 
Hòa Thượng Minh Châu dịch hay là món ăn nắm như đa số các học gỉa Phật 
Giáo thời nay đồng ý, vì loại nắm này, một loại nấm chỉ mọc ngầm dưới đất 
có thể bị nhiễm độc và chỉ có heo rừng mới tìm ra được mà thôi. Một điều 
nữa cần biết thêm là vùng Pava, nơi cư ngụ của ông Thuần Đà là trung tâm 
truyền giáo của Kỳ Na Giáo thời Phật tại thế, một đạo giáo chủ trương triệt để 
ăn chay thuần, cắm sát sinh và câm uống rượu. 


Nói tóm lại, phần lớn các học giả Phật giáo đều đồng ý với ý nghĩa của sukara 
-maddava là "một loại nắm truffle", chứ không thê là thịt lợn hay thịt heo rừng 
vì các nhà sư không được phép ăn thịt từ động vật đặc biệt bị giết đề làm thức 
ăn cho họ. Điều này cũng dễ hiểu vì Thuần Đà là một vị cư sĩ Phật tử đã quy 
y theo Phật, biết luật Phật, biết Đức Phật rất nhạy cảm đến nỗi khổ đau của 
chúng sinh, ngay cả việc Ngài không dùng sữa của bò trong mười ngày đầu 
khi bê con ra đời; nên ông không thể nào nỡ giết heo làm thịt cúng dường 
Phật. 


381 


Đức Phật biết nhân duyên tịch diệt của Ngài đã đến, lại thêm lòng từ bi muốn 
tạo phước đức cho Thuân Đà nên Ngài quyêt định dùng bữa ăn do Thuân Đà 
cúng dường, cho dù không dùng bữa ăn ây thì ngày giờ Niệt Bàn của Đức Thê 
Tôn cũng được Ngài quyêt định từ ba tháng trước. Đê xóa tan nghi ngờ và 
niêm hôi hận trong lòng của cư sĩ Thuân Đà vì nghĩ răng chính thức ăn mà 
mình dâng cúng làm cho đức Thê Tôn Niệt Bàn. Đức Phật bảo Ngài A Nan 
hãy đền trân an tĩnh thân Thuân Đà. 

(Tâm Diệu) 

-—-oOW--- 

Cuneiform — hình nêm, chữ hình nêm (chữ Ba Tư ngày xưa) 
Cunning - xảo quyệt, g1an trá 
Curator - người phụ trách, quản lý 
Curd - sữa đông 
Curlicue — decorative curl = trang trí vòng xoắn 
Curtail - cắt bỏ, rút ngắn 
Cutthroat — gay gắt, tàn khóc, kẻ giết người 
Cynical - bất nhẫn, bất cần đạo lý 


Cynicism - thuyết khuyến nho, tính hoài nghi, yếm thế 


---0000ØOooo--- 





382 


D 


Dabbler - người làm theo kiểu tài tử, người học đòi 


Dalai — In 1576, the Mongols began converting to Buddhism. Altan Khan and 
Queen Noyanchu Jungsen, both descendants of Queen Manduhai and Dayan 
Khan, bestowed on the Tibetan Monk Sonam Oyatso, the old Mongolian title 
Of “dala1”, meaning “sea” or “ocean”, which had first been used by Genghis 
Khan”s son Ogodel as h1s title, dalai khan, meaning “sea ofpower”. Therefore 
the Lama and hIs future reincarnations would bear the title Dalai Lama, “Sea 
of Knowledge”. Not long afterward, in 1592, another Queen Manduhai and 
Dayan Khan”s descendants was discovered to be the new Dalai Lama. 
Reigning under the title Dalai Lama IV, he was the only Mongolian to hold 
the office... Trích từ "The Secret History of the Mongol Queens của Jack 
Weatherford”. 


"Đạt-lại" có gốc từ tiếng Mông Cô nghĩa là "biên cả" còn "Lạt-ma" là từ tiếng 
Tây Tạng được dịch từ tiếng Phạn guru là từ xưng hô dành cho các vị Đạo sư. 
"Đạt-lại Lạt-ma" có nghĩa là "Đạo sư với trí tuệ như biển cả". Trong lỗi dùng 
hàng ngày nhiều người còn dùng Phật sống để chỉ Đạt-lại Lạt-ma. 


Dalai Lama — “Ocean of Wisdom”, the temporal and spiritual leader of the 
Tibetan people, 1n Tibet and In exile. The present Dalai Lama 
1s the fourteenth, born in 1935 1n eastern Tibet. Tenzin 
Gyatso (real name) was hailed as his predecessorˆs Incarnation 
at the age of two and enthroned In 1940. After a strict monas- 
tic training, 1n 1949 he assumed full power early, in the face 
Of the communist Chinese threat. The limited autonomy 
(quyền tự trị) that he negotiated following China”s occupation 
Of Tibet in 1950 ended 1959, when a Tibetan uprising was 
brutally put down. He fled to India along with 100,000 
refugees... The Dalai Lama resides at Dharamsala 1n Northern 
India, from where he vigorously promoftes non-violence and 
the preservation of his culture. He was awarded the Nobel 
Peace Prize in 1989... 
The powerful prayer by Shantideva, a prayer that the Dalal 
Lama recItes everyday: 


383 


“For as long as space endures” 

“And for as long as sentient beings remain” 
“May I also abide” 

“#“Ƒo relieve the sufferings of living beIngs” 


Theo truyền thống của người Tây Tạng, Đạt-lại Lạt-ma là hiện thân lòng từ 
của chư Phật và Bồ Tát, người chọn con đường tái sinh trở lại kiếp người để 
cứu giúp chúng sanh. Danh hiệu Đạt-lại Lạt-ma cũng được hiểu là Hộ Tín, 
"Người bảo vệ đức tin", Huệ Hải, "Biên lớn của trí tuệ", Pháp vương, "Vua 
của Chánh Pháp", Như ý châu, "Viên bảo châu như ý"... 


Dalai Lama ïn his book “Ereedom ïn Exile”: 


““The trouble with sexual desire 1s that 1t 1s a blind desire. To say “[ want to 
have sex with this person” 1s to express a desire which 1s not 1ntellectually 
directed In a way that “[ want to eradicate poverty 1n the world” 1s an 
Iinfellectually directed desire. Furthermore, the gratification of sexual desire 
can only ever øIve temporary satisfaction. Thus as Nagarjuma, the øreat 
Indian scholar said: 


“When you have an 1ích, you scratch”. 

“But not to 1tch at all” 

“1s better than any amount of scratching”. 

“In fact, there are prayers prescribed for every activity from waking to 
washing, eating and even sleepiIng. For tantric practitloners, those eXercIses 
which are undertaken during deep sleep and 1n the dream state are the most 
Important preparation for death... ” 


“As a Buddhist, [ view death as a normal process of life, Ï accept1tas  reality 
that wIll occur while I am In samsara. Knowing that I cannot escape 1t, Ï see 
no poInt of worryng about it. I hold the view that death 1s rather like changing 
one”s cloths when they are torn and old. It is not an end of 1tself. Yet death 1s 
unpredictable, you do not know when and how 1t wIll take place...So 1t 1s only 
sensible to take certain precautions before 1t actually happens... 


*I further believe that the actual experlence of death 1s very Important. Ít 1s 
then that the most profound and beneficial experlences can come about. For 
this reason, many of the great spiritual masters take release from earthly 
exIs(ence — that 1s, they die — while meditating, when this happens, 1t 1s often 


384 


the case that their bodies do not begin to decay until long after they are 
climcally dead”... 


Dana paramita - bồ thí Ba-la-mật - Dana or Daana (Pali, Sanskrit: dana) 
1S ØenerOSIty Or øIiving, a form of alms. In Hinduism, Buddhism, and Jainism 
1f 1s the practice of cultivating øgenerosity. Ultimately, the practice culminates 
in one of the perfections (paramita): the perfection of g1ving - dana-paramita. 
Thịs can be characterized by unattached and unconditional øenerosIfy, ø1ving 
and letting go. 


Dana as a formal religlous act Is directed specifically to a monastIc or 
spIritually-developed person. In Buddhist thought, 1t has the effect of 
purfying and transforming the mind of the ø1ver. 


Generosity developed throuph giving leads to being reborn 1n happy states 
and the availability of material wealth. Conversely, lack of øgiving leads to 
unhappy states and poverty. 


Buddhists believe that giving without seeking anything In return leads to 
øreater spIritual wealth. Moreover, 1t reduces the acquisifive Impulses that 
ultimately lead to continued suffering from egotfIism. 


Bồ thí Ba-la-mật - Bố thí không thể là một cái gì tự nhiên có được, phải 
có đầy đủ ba yếu tô (người cho, vật cho, người nhận) hợp lại mới có nó. Nếu 
thiếu một trong ba thì không thê có sự bố thí. Do đó bố thí không có thiệt, nó 
chỉ là giả danh của một hợp thể (yếu tố). Xa hơn nữa, ba yếu tố vừa kể trên, 
chúng cũng lại là giả danh của một hợp thê nào đó. Như người cho và người 
nhận là giả danh của hợp thể ngũ uân (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), đồ vật 
được cho là giả danh của một hợp thê vô số chất liệu. Và cứ thế ta quán chiều 
để thấy không có một yếu tố nào có thực tướng, nó hiện hữu vì vô số các yếu 
tố khác hiện hữu. Thấy được như vậy gọi là thấy 'Không' (sunya). Đem áp 
dụng cái thấy 'Không' vào sự bố thí ta sẽ thấy không có cái gì thực sự là bồ thí 
cả, mà chỉ có một sự biến chuyên, diễn tiễn, sinh diệt của vô số nhân duyên, 
đây gọi là Bồ thí Ba La Mật. 





385 


The 6 Paramitas (and the 10 Paramis) 


The sIx paramitas and ten paramIs are qualitles in BuddhIsm that can lead us 
to awakening. The lists differ between Mahayana and Theravada Buddhism, 
but the premiIse remains the same. With the cultivation of the qualitles on the 
list, you wIll achieve full awakening, or nirvana. 


The lists differ slightly. In Mahayana schools you wIll find six perfections. 
The SIx Paramitas 


1.GenerosIty 
2.Ethics/Virtue 
3.Patlence 
4.Energy 
5.Concentration 
6.WIsdom 


In Theravada schools, the list 1s a bit longer, including a few additional 
qualitles. 


The Ten ParamIs 


1.Generosity 
2.Ethics/Virtue 
3.RenunciaHion 
4.Wisdom 
5.Eneregy 
6.Paflence 
7.Honesty 
6.Ñesolve 
9.Loving-kindness 
10.Equanimify 


The teaching of the perfections 1s muụch more prevalent in Mahayana schools 
of Buddhism, but this 1s a Buddhist teaching that can be found across 


traditions. We”re goIng to focus on the full list of ten here. 


1. Generosity 


386 


The first of the paramitas 1s đana, or generosity. Although we may think of 
money 1n relation to øenerosIty, there are actually many ways we can cultivate 
this quality. Dana 1s the action of øg1ving, whether 1f 1s our money, resOurces, 
food, time, or atfentlon. As with all of the paramns, 1t 1s a practice for us to 
Investigate ourselves. 


As We øroW In Our øenerosIty, we loosen the ørIps of greed and clinging. The 
perfection of øenerosity allows us to experlence Joy and love without clinging, 
and make space for the difficult and painful times. With øgenerosify, we create 
an openness to experience free from craving. 


2. Ethics 


The second perfection 1s s7, which may be understood as virtue, morality, or 
ethics. In Buddhism, ethics may be most simply understood as living 1n a way 
that does not cause harm to others. This includes following the five precepts, 
living with both 1nternal and external mindfulness, and taking care of how our 
actions Impact our own wellbeing. 


With proper moral conduct, we are ø1ven quite a few benefits. We don”t have 
to live 1n regret or worry 1n our daily lives. We also become more effective 1n 
our medifation practice. Wholesome ethics help us build concentration In 
practice, as the mind 1s not wandering away to harms we have caused. 
Buddhist ethics are often believed to be training rules, and not strict laws for 
lay people. We can use the teachings of virtue as a framework for Investigating 
OUT aCtIOnS. 


3. Renunciationten paramis 


The third of 10 paramitas 1s nekkhđœmd, or renunciation. Renunciation 1s not 
Just about ø1vIing away our things and moving to a monastery. Instead, we are 
to work on our relationship to things, people, and experiences. We don't Just 
get rid of things while still craving them; we practice letting go mentally and 
lessening our attachment. 


With renunciation, we are able to take things as they come and leave them 
when they go. This 1s another perfection that can help us with craving and 
clinging, one of the three poIsons. Renunciation 1s a liberating quality that 
allows us to see we have and are enough as 1s. 


387 


4. Wisdom 


Panna, or w1sdom, 1s the fourth paramI and sixth paramita. Panna 1s simply 
seeing things as they are, not as we are conditioned to see them. There 1s a 
section of the Eiehffold Path on wisdom, 1ncluding Wise View and Wlise 
Intention. WIsdom also Includes seeing the #our Noble Trufhs clearly 1n our 
lIves. 


The perfection of discerning wIsdom allows us to see clearly in practIce and 
le. As we ørow to see experlence clearly, we work with Ignorance or 
delusion. This leads to less suffering, less clinging, less aversion, and more 
freedom. Like other qualities on the list, wIsdom 1s 1nter-related with other 
qualities like ethics, øenerosity, and equanImity. 


5. Energy 


Energy, or viryø, 1s found on both lists of perfections. Ï( 1s sometimes 
translated as diligence or effort, but the 1dea 1s simple: we put forth energy fo 
cultivate wholesome qualities. This means we medlitate, recognIze when we 
are causing harm and learn to stop takIng that action, and recognize when we 
are cultivatine wholesome qualitles In order to continue our ørowth. 


With energy and diligence, we contInue practicing without fear or hesitation. 
Whether our practice 1s pleasant and easy or difficult and a strain, we continue 
to orlenft ourselves toward liberation. This perfection 1s about the 1ntention and 
acfions, not the end result. 


6. Patience 


Kharfi 1s a tough word to translate. It 1s often called patience, tolerance, 
forgIveness, or acceptance. Whatever word we use to describe khanti, 1t comes 
down to the same quality. The paramita of khantI 1s the patient acceptance of 
©eXperlence as 1t arises and passes. Similar to equanimity, khantI Includes a 
drive to continue practficing. When the hardships arise, we continue fo use our 
energy to practice and arenˆt as impacted In our Journey. 


Khanti øgIves us some resiIlience. We have all had the experlence of something 
knocking us off our game. With patience, we are able to continue moving 


toward growth when the difficulties arIse. We turn toward forgIveness and are 


388 


able to work with the pain. One of the translations of khanti 1s to be “able to 
withstand,” pointing toward the resiliency that comes from this param1. 


7. Honesty 


The perfection of sœcca 1s often called truthfulness in English, but I like the 
word honesty a bit more. Sacca 1sn't Just about not lying. We also must not 
omit truths. Furthermore, we are to be honest with ourselves. This doesn”t 
mean we are brutally and harmfully honest to others, but we do practice a WIse 
practice of honesty. 


Honesty helps us in many ways. With others, we are able to build more 
wholesome relationships. We don't have anything to hide. This 1s a less 
energøy-Intensive way to live mentally. Internally, we practice honesty with 
ourselves. This øgoes hand-in-hand with panna, as we see clearly and don'”t 
deny our own experlence. 


$. Resolve 


Resolve, or adhiffthana, 1s the perfection that helps us stay determined. The 
perfection of resolve 1s what drives us to practice and ørow. Closely related to 
Wise Effort and the paramitas of energy and khanti, resolve 1s the continued 
movement toward liberation. It's Important to note that we must practice the 
Middle Way, netther being lazy with the path nor burning ourselves out. 


Cultivating resolve gIves us drive to continue. We all naturally have some 
resolve. We want to be happler, develop Insight, and experlence less stress. 
We necd to be mindful of this, recogn1zing that we have a cholIce In how we 
move toward freedom. Whether we are happy and excited or sad and fearful, 
we confinue to dedicate ourselves to the dharma. 


9. Loving-kindness 


Loving-kindness, or £//đ, 1s also one of the four heavenly abodes 1n 
Buddhism. Loving-kindness 1s the quality of mind and heart that care for the 
wellbeing of others and ourselves completely. This perfection helps us see the 
interdependence of all beings, respond with gentleness, and care for the 
welfare of all. 


389 


We can work with this perfection 1n loving kindness meditation, dedicating 
effort and energy to opening the heart. It takes time, but we ørow fo see the 
humamity of all beings and care for their happiness and suffering deeply. 


10. Equanimity 


Finally, there 1s wpekkha, or equanimity. Also one of the four brahma-viharas, 
equanimity 1s a spaclousness that allows things to arIse and pass without 
knocking us so far off balance. We see what 1s happening clearly, but don”t 
become so attached or dependent upon what 1s arIsing and passIng. 


Equanimrity 1s found on many Buddhist lists, and 1s one of the highest qualitles 
we can cultivate. This perfection allows us to see clearly as we aren”t so 
entangled In experience. Things can come and øo, and we see them clearly 
wIthout being swayed I1nto defeat or pride. 


Together, these ten perfections (or six paramIs) serve to help us awaken. They 
are pracfIces that we take on. Although they are called perfections, the 
teaching 1s not that we should be absolutely perfect with them Immedliately. 
Instead, we work to ørow these qualitiles wIthin ourselves until they are Indeed 
perfected. It takes time, diligence, patlence, and continued work. 


If you re Interested 1n starting a practice but don”t know where to begin, you 
can reach out to one of our mindfulness coaches to get some help! 


MƯỜI PHÁP BA LA MẬT (PARAMD 


Bồ Tát là một vị Phật đang thành, và như vậy Bồ Tát là một chúng sanh đang 
thực hành, trải qua một giai đoạn không thể tính kế được của chu kỳ thế gian, 
để đạt đến mức độ cao tột của sự thành tựu về đạo đức, tri thức và tâm linh. 
Là một vị Bồ Tát, trong mỗi kiếp tái sanh, vị ấy thực hành 10 pháp ba la mật 
(Parami), đây là điều kiện tiên khởi dành cho một vị Bồ Tát. 


Chúng ta không nên nghĩ rằng lý tưởng Bồ Tát này chỉ dành cho những con 
người phi thường; điều gì người khác làm được, chúng ta cũng có thể làm 
được nếu chúng ta nỗ lực và nhiệt tâm cần thiết. Chúng ta cần cố găng làm 
việc một cách vô tư vì lợi ích của bản thân cũng như lợi ích của tha nhân. Như 
vậy, chúng ta đã có mục đích trong cuộc đời này - có lý tưởng cao quý để 
phục vụ và hoàn thiện mình. 


390 


Mười pháp ba la mật đó là: 


1) Bố thí (Dana) 

2) Trì giới (Sla) 

3) Xuất gia (Nekkhamma) 
4) Trí tuệ (Panna) 

5) Tinh tấn (Viriya) 

6) Kham nhẫn (Khanti) 

7) Chân thật (Sacca) 

8) Quyết định (A dhitthana) 
9) Tâm từ (Metta) 

10) Hành xả (Upekkha). 


1. DANA (Bồ thí) 


Bồ thí là ba la mật đầu tiên. Thực hành bồ thí tạo cơ hội cho Bồ Tát được công 
đức hay phước báu gấp đôi đó là, một mặt nó diệt trừ những tư tưởng bắt thiện 
của lòng ích kỷ, và mặt khác nó làm phát triển những tư tưởng thuần khiết của 
lòng vị tha. 


Mục đích của bố thí là để diệt trừ tham ái ngủ ngầm trong tâm chúng ta; ngoài 
ra nó còn có những phước báu của bô thí đi kèm như tâm hoan hỷ phục vụ, 
đem lại hạnh phúc, niêm an ủi và xoa dịu khô đau. 


Vị Bồ Tát luôn mở rộng lòng thương không phân biệt trong lúc thực hành bố 
thí, đồng thời cũng không quên dùng óc suy xét sáng suốt của mình trong lúc 
bố thí. Chắng hạn, nếu một gã say rượu muốn xin Ngài giúp đỡ, nhưng Ngài 
tin chắc rằng người say rượu này sẽ lạm dụng vật thí của mình, Bồ Tát sẽ 
không ngại ngùng từ chối anh ta, vì lòng quảng đại trong trường hợp này sẽ 
không kiến tạo bồ thí Ba la mật được. Tuy nhiên, nếu có người cầu xin giúp 
đỡ vì mục đích chính đáng, Ngài sẽ bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với cơ hội 
được cho này, và cho họ mọi trợ giúp có thê được một cách sẵn lòng và khiêm 
tốn, không hề có chút thái độ miên cưỡng hay đưa ra những lời thoái thác giả 
dối nào. Vị Bồ Tát luôn sẵn lòng gia ơn cho kẻ khác, nhưng Ngài sẽ không 
bao giờ cúi đầu van xin chút â ân huệ nào cho cá nhân mình. Bồ Tát Bố Thí 
rộng rãi, không phân biệt đẳng cấp xã hội, tín ngưỡng hay màu da, nhưng bản 
thân Ngài không mong câu gì cả, vì Ngài không vị kỷ cũng không tư hữu. Bồ 
Tát thực hành đức hạnh bồ thí đến mức không những có thê từ bỏ những tài 
sản sở hữu thân yêu khác, mà cả đến quốc thành, thê tử, thậm chí chân tay nêu 


39] 


ai xin Ngài cũng săn sàng bô thí. Bô thí ba la mật có thê xem là sự hy sinh cao 
cả của một vị Bô Tát vì lợi ích của nhân loại. 


2) TRÌ GIỚI (Sila) 


Ba la mật thứ hai là trì giới, thanh lọc hành vi cư xử của bản thân. Nếu Bồ Tát 
đang sống cuộc đời của bậc xuất gia, Ngài sẽ có găng hết SỨC đê giữ gìn những 
giới hạnh liên quan đến đời sống xuất gia; tuy nhiên, nếu sống cuộc đời của 
một gia chủ, Ngài sẽ nghiêm trì ngũ giới của người tại gia đến mức tối đa, cho 
dù những quyên lợi của Ngài có bị đe doạ. Bồ Tát sẽ tránh không sát sanh, 
trộm cắp, nói dối, hoặc nói ly gián, Ngài cũng tránh xa sự tà dâm, nói lời thô 
ác, nói lời phù phiếm và uống các chất say. Nói chung một vị Bồ Tát luôn 
luôn cố gắng giữ gìn những nguyên tắc sơ đăng nhất (tức ngũ giới) với hết 
khả năng của mình, vì nêu phạm vào một giới nảo trong đó có nghĩa là đã tạo 
thêm những phiền não và chướng ngại mới trên bước đường giác ngộ giải 
thoát. Tuy nhiên, cũng không nên hiểu rằng một vị Bồ Tát là hoàn toàn không 
phạm sai lầm và hoàn toàn không còn bắt thiện pháp (xem Jataka 318, chuyện 
tiền thân kế về kiếp Bồ Tát làm tướng cướp), vì một người toàn thiện hoàn 
toàn, vị đó chắc hăn đã chứng đắc Phật quả rồi. 


3) XUẤT GIA (Nekkhamma) 


Ba la mật thứ ba là sự Từ Bỏ hay Xuất Gia. Ba la mật này bao hàm hai ý nghĩa, 
thứ nhất là sự từ bỏ nếp sống trần tục và những lạc thú thế gian để chọn cho 
mình đời sống thanh cao của một tu sĩ, và thứ hai là việc thực hành tu tiễn 
thiền định nhờ đó chế ngự tạm thời các triền cái ngăn che tiễn bộ tâm linh 
(năm triền cái là: Tham Dục, Sân Hận, Hôn Trầm - Thuy Miên; Trạo Cử, 
Phóng Dật và Hoài Nghi). Mặc dầu vị Bồ Tát có thể sống trong cảnh xa hoa, 
đắm chìm trong dục lạc thế gian, nhưng cái ý niệm luôn luôn hiện khởi trong 
tâm của Ngài, là đời sống của một gia chủ quả thật giống như hang ổ của tranh 
chấp, nêu đem so với đời sống không gia đình của bậc xuất gia ví như bầu trời 
rộng mở thênh thang. Nhận thức rõ tính chất hư ảo của đời sống trần tục như 
vậy, Bồ Tát tự nguyện từ bỏ những sở hữu thế gian của mình, và khoác vào 
người chiếc y vàng giản dị của một nhà tu, Ngài cô găng sống cuộc sống thánh 
thiện với tất cả sự trong sạch của nó. Trong đời sông xuất gia này Ngài thực 
hành giới luật đến một mức độ rất cao hầu như trở thành vô ngã hoàn toản 
trong mọi hoạt động của mình; không vì danh, không vì lợi và những điều này 
cũng không thể khiến Ngài hành động ngược lại với những nguyên tắc thánh 
thiện của mình. Đôi khi chỉ một sợi tóc bạc xuất hiện trên đầu (xem Jataka số 
9) cũng đủ khiến một vị Bồ Tát rời bỏ bầu không khí không còn phù hợp với 


392 


mình nữa, để hướng về cuộc sống viễn ly, độc lập của một ẩn sĩ; tuy nhiên, 
việc thực hành hạnh xuất gia này không phải là một quy luật mà một vị Bồ 
Tát buộc phải tuân thủ. Trong Túc Sanh chuyện SỐ sài , kiếp Bồ Tát là hoàng 
tử Kusa chăng hạn, kiếp này Bồ Tát phải chịu đựng rất nhiều tủi nhục bẽ bảng 
do lòng tham ái không chế ngự được, vì Ngài muốn chiếm đoạt tình yêu của 
nàng công chúa xinh đẹp Pabhavatì. 


4) TRÍ TUỆ (Panna) 


Ba la mật thứ tư là trí tuệ; trí tuệ có nghĩa là sự hiểu biết chân chánh thực chất 
của thế gian, thấy các pháp như chúng thực sự. Bồ Tát nỗ lực thu thập kiến 
thức từ mọi nguồn có thể được, mặc dù vậy, chưa từng có lần nào Ngài biểu 
lộ lòng mong muốn phô trương những kiến thức của mình, Ngài cũng chưa hề 
cảm thấy hồ thẹn nhìn nhận sự si mê của mình. Điều gì Ngài biết luôn luôn là 
để phục vụ tha nhân, và Ngài cũng sẵn sàng chia sẻ nó với mọi người không 
chút giấu giếm. 


5) TINH TẤN (Viriya) 


Ba la mật thứ năm là tinh tắn. Tĩnh tắn ở đây không chỉ có nghĩa là sức mạnh 
thể chất như mọi người thường hiểu, mà nó là sinh lực hay sức mạnh tính thần, 
hiển nhiên sức mạnh này siêu việt hơn sức mạnh thể xác rất nhiều, và được 
định nghĩa như một nỗ lực không hè suy giảm nhằm phục vụ tha nhân cả trong 
tư tưởng lẫn hành động, củng cô vững chắc đức hạnh tinh tắn này. Bồ Tát phát 
triển lòng tự tin và tạo cho nó thành phẩm chất đặc biệt của mình, với quan 
niệm thất bại là mẹ thành công: sự áp bức chỉ làm tăng thêm nỗ lực và hiểm 
nguy giúp lòng can đảm của mình phát triển mạnh hơn. 


6) KHAM NHÂN (Khanti) 


Ba la mật thứ sáu là lòng kham nhẫn. Ở đây kham nhẫn là sự chịu đựng, hình 
thức cao nhất của lòng chịu đựng khi phải đương đầu với khổ đau có thể do 
người khác giáng xuống cho mình; và nó cũng còn có nghĩa là lòng kiên nhẫn 
đối với những sai trái của kẻ khác. Một vị Bồ Tát thực hành kham nhẫn đến 
mức độ khi tay chân của mình bị người khác chặt đứt đi, Ngài cũng không 
khởi tâm phẫn nộ. 


7) CHÂN THẠTT (Sacca) 


Si 


Ba la mật thứ bảy là chân thật. Khi nói đến chân thật có nghĩa là muốn nói 
đến sự giữ lời hứa của mình, đây là một trong những phẩm cách nỗi bật của 
một vị Bồ Tát. Theo chuyện tiền thân Haritaca (431), không vị Bồ Tát nào 
trong quá trình luân hồi đã từng nói một lời không chân thật; dù rằng, vị Bồ 
Tát có thê phạm vảo những giới khác, Bồ Tát lẫy chân thật làm sự hướng đạo 
của mình và giữ vững lập trường đó; Bồ Tát luôn luôn cân nhắc kỹ lưỡng 
trước khi hứa một điều gì, nhưng một khi đã hứa rồi Ngài sẽ hoàn tất với bất 
cứ giá nào. Trong Túc Sanh chuyện Maha - Suttasoma có kể lại rằng, vì một 
lời hứa mà Bồ Tát thậm chí đã hy sinh cả cuộc đời mình đề thực hiện nó. 


Ngài là một người rất đáng tin, thành thực và lương thiện, Ngài nói như thế 
nảo thì làm như vậy, và làm thế nào Ngài nói y như thế, không thêm không 
bớt. Trong lời nói và hành động của Ngài có một sự hài hoà hoàn hảo, Ngài 
không bao giờ hạ mình để ve vãn hay tâng bốc kẻ khác để chiếm cảm tình; 
Ngài cũng chẳng bao giờ đề cao cá nhân mình để được sự kính trọng. 


8) QUYÉT ĐỊNH (Adhitthana) 


Ba la mật thứ tám là tâm quyết định. Điều này có thê được giải thích như là 
sự quyết tâm vững chắc, nhờ sức mạnh ý chí này mà Ngài đã buộc mọi chướng 
ngại phải rời khỏi hướng đi của mình, và dù cho bắt cứ điều gì xảy đến, có thể 
đó là tai hoạ hay chuyện đau buồn cũng không làm Ngài xao lãng mục tiêu 
của mình. Ngài có thể dễ bị thuyết phục để làm điều thiện, nhưng không dễ 
cám dỗ Ngài làm những điều trái với lý tưởng và đạo đức, và tuỳ từng trường 
hợp, có thê Ngài mềm mỏng dịu dàng như một cánh hoa, nhưng cũng có thê 
vững như thái sơn. 


9) TÂM TỪ (Metta) 


Ba la mật thứ chín là tâm từ. Trong trường hợp này tâm từ có ý nghĩa thâm 
sâu hơn thiện chí, tình thân thiện hoặc từ ái. chính tâm từ này đã thúc đây Bồ 
Tát từ khước sự giải thoát cá nhân đề thực hiện lợi ích cho tha nhân, đây là 
lòng từ vĩ đại mà Ngài dành cho tất cả chúng sanh, không phân biệt giai cấp, 
tín ngưỡng hoặc mâu da; và vì Ngài là hiện thân của lòng từ bao la như vậy 
nên Ngài không sợ hãi điều gì, và Ngài cũng không gieo rắc sự sợ hãi cho 
chúng sanh nảo, ngay đến những loài thú hung tợn sống đơn độc trong rừng 
già cũng là những người bạn thân thiết của Ngài, vì Ngài luôn luôn ôm ấp 
trong lòng một tình thương vô biên cho muôn loài chúng sanh. 


10) XẢ (Upekkha) 


394 


Ba la mật thứ mười là tâm xả. Nghĩa đen của từ này là nhận thức một cách 
đúng đắn, quan niệm một cách chính đáng, hoặc nhìn một cách vô tư, nghĩa 
là không thương, không ghét, không thủ không xả, và ở đây từ ngữ không 
được dùng trong ý nghĩa của một cảm xúc lãnh đạm hay trung tính. Có thê nói 
xả là một trong những pháp khó thực hiện nhất và cần yếu nhất trong 10 pháp 
ba la mật, đặc biệt đôi với hàng tại gia cư sĩ còn phải sinh hoạt trong những 
mất cân đối của thế gian với những cơ may thất thường, trong thế gian này 
những điều như khinh rẻ và phi báng là lẽ thường của nhân loại. Cũng như 
khen - chê, được - mắt; thế nhưng, trước những thăng : trầm của cuộc sống này, 
một vị Bồ Tát cô gắng đứng vững như núi đá kiên cố, giữ tâm xả hoàn toàn. 
Trong những lúc hạnh phúc và trong những lúc nghịch cảnh, giữa lời khen 
tiếng chê, Ngài vẫn thản nhiên vô tư. 
“Phật Pháp Giảng Giải” 
(Đại Trưởng Lão U Thittila - Tỳ kheo Pháp Thông dịch) 
-00Qo0- 


Buddhism's Perfection of Giving 


Giving 1s essenfial to Buddhism. Giving 1ncludes charlty, or ø1ving materlal 
help to people in want. It also Iincludes giving spiritual guidance to those who 
seek 1t and loving kindness to all who need 1t. However, one's motivation for 
ø1vIng to others 1s at least as Imporfant as what 1s ø1ven. 


What 1s ripht or wrong motivatIon? In sutra 4:236 of the Angutfara Nikaya, a 
collection of texts 1n the Sutta-pItaka, lists a number of mofIvatIons for ø1ving. 
These Iinclude being shamed or intImidated 1nto ø1ving; ø1ving fO receIve a 
favor; ø1ving to feel good about yourself. These are Impure mofIvafIons. 


The Buddha taught that when we gIve to others, we ø1ve without expecfafion 
Of reward. We gIve without attaching to either the gifÍt or the reciplent. We 
practice g1ving to release øreed and self-clinging. 


Some teachers propose that ø1ving 1s øood because 1t accrues merif and creates 
karma that will bring future happiness. Others say that even this 1s self- 
clinging and an expecfatlon of reward. In many schools, people are 
encouraged to dedicate merit to the liberation of others. 


Paramitas 


St) 


Giving with pure motivatlon 1s called đang paramifa (SanskrI), or dana 
parami (Pali), which means “nerfecfion ðoƒ giving”. There are lists of 
perfections that vary somewhat between Theravada and Mahayana Buddhism, 
but dana, ø1ving, 1s the first perfection on every list. The perfections might be 
thought of as strengths or virtues that lead one to enlightenment. 


Theravadin monk and scholar Bhikkhu Bodhi said, 


"The pracfice 0ƒ givừng 1s universally recogrrzed as one 0ƒ the rmost basic 
human vitues, a quality that testies to the depth 0ƒ one's humamity and 
one 's capacify ƒor selƒ-transcendence. In the teaching oƒ the Buddha, too, 
the practice 0ƒ giving clauns a pÏace 0ƒ special eminence, one which singles 
tí out as being In q sense the ƒoundatfion and seed 0ƒ sprttual developrnent. " 


The Importance of Receiving 


ILUs Iimportant to remember that there 1s no giving without receiving, and no 
øIvers without receivers. Therefore, øiving and receiving arise together; one 
1S not possIble wIthout the other. Ultimately, øiving and receIving, ø1ver and 
T€C€IVer, are one. Ơiving and receiving with this understanding 1s the 
perfection of øiving. As long as we are sorting ourselves I1nto ø1vers and 
receIvers, however, we are stIll falling short of đana param.ia. 


Zen monk Shohaku Okumura wrote In Soto Zen Journal that for a time he 
didnt want to receive ø1fts from others, thinking that he should be gIving, not 
takIing. “When we understand this teaching Im this Way, we sửHHDly creafe 
another standard to measure gaining and losing. We are sfIHHl In the ƒramework 
oƒ gaiming and losing, "he wrote. When g1ving 1s perfect, there 1s no loss and 
no gain. 


In Japan, when monks carry out traditional alms begging, they wear huge 
straw hats that partly obscure their faces. The hats also prevent them from 
seeIng the faces of those ø1ving them alms. No g1ver, no receIver; this 1s pDure 
ØIVInø. 


Give Without Attachment 


We are advised to give without attaching to either the gIÍt or the recIpIent. 
'What does that mean? 


396 


In Buddhism, to avoid attachment doesnt mean we can't have any friends. 
Quite the opposite, actually. Attachment can only happen when there are at 
least two separate thinøs -- an attacher, and something to attach to. But, sorting 
the world Into subJects and obJects 1s a delusion. 


Attachment, then, comes from a habIt of mind that sorts the world Iinto “me” 
and “ewerything else.” Attachment leads to possessIveness and a tendency to 
manipulate everything, Iincluding people, to your own personal advantage. To 
be non-attached 1s to recognIze that nothing 1s really separate. 


Thịs brings us back to the realization that the giver and the receIver are one. 
And the gIft Isnt separate, either. So, we øIive without expecfation of reward 
from the recIplent -- including a "thank you” -- and we place no conditions on 
the gIÍt. 


A Habit of Generosity 

Dana paramita 1s sometimes translated “perƒecfion oƒ generosify. " ÀA øenerous 
Sp1rit 1s about more than Just øgI1ving to charIty. Ít 1s a spIrIt of responding to 
the world and øiving what 1s needed and appropriate at the time. 

Thịs spIirit oŸ generosIty 1S an 1mportant foundation of practice. It helps tear 
down our ego-walls while 1t relleves some of the suffering of the world. And 


1t also Includes being grateful for the generosity shown to you. Thử is the 
practice 0ƒ dana pararma. 


Bồ thí có mấy loại? 

Nếu ta là người học Phật lâu năm ta sẽ nhanh nhẹn trả lời rằng có 3 loại: 

L) Tài thí: tức bồ thí tiền. 

2) Pháp thí: tức bố thí pháp. 

3) Vô úy thí: tức bố thí sự không sợ hãi. 

Trả lời như vậy xong, ta yên chí cho là mình đã hiểu xong Bồ thí Ba La Mật, 
rôi ta bỏ qua, đi lây Kinh Hoa Nghiêm ra đọc, hoặc lây sách Tô Sư Thiên ra 
coi. Nhưng than ôi! Ta đã lâm to, Bô thí Ba La Mật đâu phải chỉ có bây nhiêu 
thôi! 

397 


Khi nói đến sự bồ thí, thì ta nhận ra có ba yếu tố tạo ra nó, đó là: người cho 
(năng thí), món đô (vật thí), và người nhận (sở thí). 


Ba món Bồ thí mà ta vừa kê trên (Tài, Pháp, Vô úy) thuộc về vật thí. Còn 
người cho và người nhận, ta đã sơ xuât bỏ quên. Ba yêu tô cho ra sự Bồ thí 
quan trọng lăm, nêu thiêu một trong ba cái đó thì sẽ không có sự Bô thí. 


Có người cằm trong tay một món đồ muốn cho mà không có ai nhận thì không 
có sự bồ thí. Có món đồ mà không có người cho và người nhận thì cũng không 
có sự bố thí. Có người sẵn sàng nhận đồ mà không có ai cho thì cũng không 
có sự bồ thí. 


Nêu muôn phân loại thì ta phải căn cứ trên ba yêu tô của sự Bô thí mà phân 
loại: 


— Trên phương diện người cho (dayaka) thì có hai loại: Bố thí trong sạch 
(visuddhadana) và không trong sạch (avisudha). 

— Trên phương diện vật thí (deya) thì có ba loại: Tài thí (Dravyadana), Pháp 
thí (Dharmadana) và Vô úy thí (Abhayadana). 

— Trên phương diện người nhận (tức đối tượng của sự bố thí), còn được gọi là 
ruộng phước (phước điền) thì có hai loại ruộng phước nhỏ 
(karunapunyaksetra) và ruộng phước lớn (satkarapunyaksetra). 


Trên đây chỉ là tạm phân loại tông quát thôi, vì mỗi loại lại được phân ra làm 
các phân nhỏ nữa mà ta sẽ đi sâu vào chi tiệt sau. 


L. Trên phương diện người thí 

Có hai loại bố thí: Trong sạch và không trong sạch. 

1) Thế nào là bố thí không trong sạch ? 

Đó là bố thí vì: tư lợi, bất kính, chán ghét, yêu hèn, muốn dụ dỗ, sợ chết, muốn 
chọc tức, ghen tức, ganh đua, kiêu ngạo, câu danh, tránh né sự nguy hiêm, 
muôn mê hoặc lòng người,... Tóm lại bô thí vì một cái tâm xâu xa, không 


nghĩ đên sự an vui hay lợi ích cho người nhận. 


2) Thế nào là bồ thí trong sạch? 


398 


Nói một cách giản dị, đó là sự bố thí có tánh cách ngược lại những gì đã tả ở 
phần trên. Còn có nghĩa là Bồ thí mà muốn đem lại lợi ích cho người nhận. 
Vừa kể trên là sự bố thí trong sạch cho tất cả mọi người. Riêng cho Phật tử thì 
Bồ thí trong sạch còn có nghĩa là bồi đắp công đức cho sự giải thoát, tức Niết 
Bàn (Nirvana). 


Phải bồi đắp cách nào? Bằng cách bồ thí với tâm trong sạch, không cầu phước 
báo của Trời (Deva), người (Manusya), không cầu sự sung sướng trong đời 
này và đời sau, chỉ cầu giải thoát của Niết Bàn, bố thí với tâm lòng cung kính 
(satkara) hoặc từ bi (maitrikaruna). Trong lúc chưa chứng được hoàn toàn quả 
Niết Bàn, ta vẫn tái sinh ở cảnh an vui của Trời, người (mặc dù không cô ý 
cầu), đó là do nghiệp báo tốt của sự bố thí trong sạch. Đức Phật có nói rằng: 
“Trên đời này có hai hạng người rất là hiếm có: 1) Một vị Tỳ Khưu đã hoàn 
toàn giải thoát trong số các tu sĩ lang thang (pravajita); 2) Một người biết bố 
thí trong sạch trong số các cư sĩ tại gia” (Anguttara ]). 


H. Trên phương diện vật thí 


Có ba loại: Tài thí, Pháp thí và Vô úy thí. 
Trong môi loại trên lại chia ra: chân chính và không chân chính. 


1) Tài thí 
Tài thí lại chia ra hai loại: Ngoại thí và Nội thí. 


a) Ngoại thí (bahyadana) 
Ngoại thí là bô thí những đô vật bên ngoài như: vàng, bạc, của cải, quân áo, 
đô ăn thức uông.. 


b) Nội (hí (adhyatmika) 

Nội thí là bố thí những gì trong thân thê con người chúng ta; như xưa kia đức 
Phật còn làm Bồ Tát đã bố thí đầu, mắt, chân, tay... Ngày nay ta không làm 
nổi như vậy thì ta có thể ra công giúp sức như làm công quả cho chùa, kéo xe 
cho người già, v...v... Hoặc tiếp máu cho bệnh nhân ở nhà thương, hoặc ký 
giấy cho những bộ phận trong thân thể mình nếu bị chết bất đắc kỳ tử. 


c) Tài thí chân chính: là những đồ vật được bố thí không phải do từ trộm cắp 
hay cướp giật. Nếu ngược lại là tài thí không chân chính. 

Ngoài ra nêu ta bố thí trong những trường hợp sau đây thì phước báo sẽ tăng 
lên gâp bội: 


330 


1. Bồ thí đúng lúc. Có nghĩa là bố thí cho: những người đi xa, người từ xa mới 
đến, người bịnh, người trông coi kẻ bịnh, trong những mùa giá lạnh. 

2. Bồ thí luôn luôn mà không thấy mệt mỏi hay chán nản. 

. Bố thí tùy theo sở thích của người xin. 

. Bố thí những vật quí giá. 

. Bố thí cho những người làm việc cho Chùa, làm vườn, đảo mương .. 

. Bố thí cho chư Tăng. 

Bồ thí mà kính trọng người nhận. 

. Bố thí cho những người có đức hạnh. 

. Bố thí tất cả những gì mà mình có. 


\Ð G0 HỊ Ơi Gò 


2) Pháp thí 


Thế nào là pháp thí? _ 
Được xem là pháp thí gôm có: 


1. Tất cả những lời nói chân thật, hữu ích có thể đem lại an lạc cho người 
nghe. 

2. Giảng dạy chánh pháp của đức Phật (Buddhadharma). 

3. Giảng dạy ba Tạng pháp: Kinh (Sutra), Luật (Vimaya) và Luận 
(Abhidharma). 

4. Giảng dạy cho người biết hai pháp: Thanh văn (Sravaka) và Bồ Tát 
(Bodhisattva). 


Nghỉ vấn: Tại sao Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) cũng giảng dạy ba Tạng pháp, 
pháp Thanh văn và Bồ Tát mà lại bị đọa xuống Địa ngục? Lý do tại sao? 


Ai cũng biết Đề Bà Đạt Đa là người chuyên môn ganh đua tìm cách hại đức 
Phật, lại còn hay chia rẽ phá rối sự hòa hợp của Tăng đoàn. Ngoài hai trọng 
tội này ra, Đề Bà Đạt Đa lại còn tạo rất nhiều tội về tà kiến. Sự giảng dạy 
thuyết pháp của Đề Bà Đạt Đa không phải là một sự bố thí Pháp trong sạch, 
nhằm câu sự giải thoát, mà là cầu danh, cầu lợi, cầu sự kính trọng, ... Chính 
vì sự Pháp thí không trong sạch này nên Đề Bà Đạt Đa chả gặt hái được công 
đức nảo mà vân bị xuông địa ngục như thường. 


* Pháp thí không chân chính là giảng dạy những giáo pháp của ngoại đạo, 
không đưa con người đến sự giải thoát sinh tử luân hồi (như dạy xuất hồn, 
dạy làm bùa phép, Vv...V... ) 

* Pháp thí chân chính là giảng dạy những giáo pháp đưa con người đến giải 
thoát rốt ráo của Niết Bàn (Nirvana). 


400 


3) Vô úy thí 


Vô úy thí có nghĩa là bố thí sự không sợ hãi, tức là làm cho người khác được 
an tâm yên chí, không sợ gì cả. 


Theo nguồn gốc Kinh tạng nguyên thủy (Anguttara, Itivuttaka) thì chỉ có hai 
loại Bô thí, đó là Tài thí và Pháp thí. Nhưng theo giáo lý Đại thừa (Mahayàna), 
có thêm vào một loại bô thí thứ ba là Vô úy thí. 


Theo ý kiến cá nhân, thì tôi thấy Vô úy thí nằm trong Tài thí hoặc Pháp thí. 
Vì sao? Vì khi bố thí, tức là cho, thì có hai cách: một là cho bằng hành động, 
hai là cho băng lời nói. Nếu bằng hành động thì đó thuộc Tài thí, còn nêu bằng 
lời nói thì đó thuộc Pháp thí. 


Thí dụ: 

* Nếu có một người đi đường ban đêm sợ cướp giật, thấy thể ta liên đi theo 
bảo vệ cho người đó hết sợ. Ta gọi đó là Vô úy thi. Nhưng hành động đi theo 
của ta chính là thán thí (có nghĩa là vác cái thán của ta đi theo người đó), vậy 
tức là thuộc tài thí rồi. 


* Nếu có người sợ chết, sợ xuống địa ngục, ta liền đem giáo lý an di họ, chỉ 
cho họ làm lành hoặc biết niệm Phật thì sau khi chết sẽ về Cực Lạc. Nhờ đó 
họ không còn sợ chết nữa. Ta gọi đó là vô ủy thí. Nhưng những lời lễ mà ta 
an ti họ, đó chính là Pháp thi rồi. 

Ta không thể nào tự nhiên làm cho người khác hết sợ hãi được. Ta phải làm 
một cái gì đó (một lời nói, một sự hiện diện, một sự an ủi, một sự giúp sức,...) 
cho người ấy thì người ấy mới hết sợ (vô úy) được. Sự hết sợ chính là kết quả 
của Tài thí hoặc Pháp thí. Vì vậy Vô úy thí không thể được xem là một loại 
bố thí riêng biệt không tùy thuộc gì nơi hai sự bố thí kia cả (Tài và Pháp thí). 


* Thể nào là vô úy thi chân chính? 
Vô úy thí chân chính hay không chân chính đó là tùy thuộc ở Tài thí và Pháp 
thí có chân chính hay không ? 


Thí dụ: 

— Có một người sợ chết. Ta bảo họ đừng sợ, cứ lo niệm Phật, ăn chay, làm 
phước, đên khi chêt sẽ vê Cực Lạc. Thê rôi họ nghe theo và hệt sợ chêt. Đó là 
vô úy thí chân chính. 


401 


— Cũng cùng một người, nếu ta bảo họ đừng sợ chết, vì chết là hết, không có 
gì phải lo cả, không có địa ngục, không có thiên đàng. Nêu họ tin ta mà không 
sợ chêt nữa, thì đó là Vô úy thí không chân chính (vì ta dạy họ châp đoạn). 


4. So sánh ba loại Bồ thí 


Vì thấy Vô úy thí nằm trong Tài thí hoặc Pháp thí nên ở đây tôi chỉ so sánh 
Tài thí với Pháp thí thôi. 


Đa số chúng ta ai cũng biết trước là Pháp thí quý hơn Tài thí. Chính đức Phật 
đã nói: “Trong hai loại Bô thí này, thì Pháp thí là trên” (Anguttara L). Vì sao? 
Vì nhiêu lý do: 


— Phước báo của Tài thí vẫn thuộc cõi Dục giới (Kamadhatu) còn phước báo 
của Pháp thí có thể năm trong ba cõi (Traidhatuka) hoặc ngoài ba cõi. 

- Sự Bồ thí tài (tiền của, đồ vật) có giới hạn, còn sự Bồ thí Pháp không có giới 
hạn (apramana), vì tiền cho lâu rồi cũng hết, còn giáo pháp cho hoài không 
bao giờ hết. 

— Quả báo của Tài thí còn thuộc về hữu lậu, trong khi quả báo của Pháp thí 
thuộc vô lậu. 

— Bồ thí tài cần phải đòi hỏi nhiều sức lực, ra công trong khi bố thí pháp chỉ 
cần sự thông minh và trí tuệ. 

— Chỉ có bố thí Pháp mới có thể gặt hái được những phước báo giống như các 
hàng Thanh Văn (Sravaka), Bích chi Phật (Pratyekabuddha) hay Bồ Tát 
(Bodhisattva). 

— Chỉ có bố thí Pháp mới có thể dẫn người khác đến con đường giác ngộ 
(Bodhimarga). 

— Ta có thể thực hành Tài thí trong bất cứ thời đại (Kalpa) nào, dù có Phật hay 
không có Phật ở đời. Ngược lại, chỉ trong thời đại có một đức Phật ra đời ta 
mới có thể thực hiện Pháp thí được. Vì thế Pháp thí hiễm hơn Tài thí. 

Ta có thê nêu ra nhiều lý do nữa, nhưng tóm lại bố thí Pháp sẽ gặt hái được 
nhiều công đức hơn bố thí tài. 


HH. Trên phương diện người nhận hay ruộng phước 
Tại sao lại gọi người nhận (pratierahaka) ruộng phước (punyaksetra)? Tại vì 
chính ở nơi họ mà ta gieo hạt giông phước đức nên gọi là ruộng phước. Nhờ 


có họ mà ta mới thực hiện được sự Bô thí. 
Có hai loại ruộng phước: 


402 


1) Ruộng phước nhỏ (Karunapunyaksetra): 
Vì lòng thương hại (karuna) người nhận nên ta phát tâm bô thí. Những hạt 
giông thương hại sẽ cho ra những cây lúa nhỏ, nên gọi là ruộng phước nhỏ. 


2) Ruộng phước lớn (satkarapunyaksetra): 
Vì có tâm kính trọng (satkara) người nhận nên ta phát tâm bô thí. Những hạt 
giông kính trọng sẽ cho ra những cây lúa lớn, nên gọi là ruộng phước lớn. 


* Sự Bồ thí của vua A Dục (Asoka) 


Một hôm đức Phật đi tản bộ cùng với ngải A nan trên thành Vương Xá 
(Rajagrha). Đến một quãng đường có hai trẻ nhỏ Jaya và Vijaya đang vui đùa 
lây đất sét năn thành những cái nhà nhỏ. Khi thấy đức Phật đến gần, chúng rất 
vui mừng hớn hở. Jaya lây đất sét nắn thành một cái bánh, thành kính cúi đầu 
cúng dâng cho đức Phật, còn Vijaya lức đó cũng chắp hai tay lại cúi lạy theo 
bạn. Jaya, trong lúc cúng dường cái bánh đất, phát nguyện rằng sau này sẽ làm 
vua an trị cả một thế giới, rồi em tụng lên một bài kệ cúng dường đức Phật. 
Đức Phật hoan hỷ đưa tay đón nhận cái bánh đất của em và mỉm cười. Thấy 
đức Phật mỉm cười, ngài A nan lấy làm lạ nên hỏi lý do, và đức Phật trả lời 
rằng: “Một trăm năm, sau khi ta nhập Niết Bàn, đứa bé này sẽ là một vị Chuyên 
luân thánh vương (Cakravartin) trông coi một trong bốn châu thiên hạ, và 
trong thành phố Kusumapura (Pataliputra), nó sẽ làm một vị minh vương tên 
là A Dục (Asoka). Sau khi chia phát những xá lợi của ta xong, nó sẽ xây cất 
84.000 bảo tháp đề làm lợi ích cho muôn loài”. 
Sự tích trên cho ta thấy ý nghĩa phước báo của một sự bố thí với lòng kính 
trọng người nhận, tức ruộng phước lón. 
* Sau khi phân tách tỉ mỉ, đi sâu vào chỉ tiết từng loại bố thí, ta có thể tôm tắt 
lại như sau: 
Một sự bố thí được xem là trong sạch và đem lại phước đức quả báo vô lượng 
vô biên cần phải có ba yếu tổ sau đây: 

1 Người bỗ thí phải có tâm trong sạch. 

2) Vật dược thí phải chân chính. 

3) Người nhận phải được kính trọng tôi đa. 

(KINH ĐIÊN PHẬT PHÁP) 
-=-000ØOOooo--- 


Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh tạng 


Nếu là phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường chư 
Phật không khác. Trong § món phước điên, phước thăm bệnh là đứng đâu. 


403 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới 

Đức Phật ở trong vô lượng kiếp đã làm người Đại Thí Chủ, giúp khắp các kẻ 
nghèo khó, rôi mới thệ nguyện thành quả Chánh Đăng Chánh Giác (quả vị 
Phật). 

Kinh Vô Lượng Thọ 


Nếu là phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường Chư 
Phật không khác. Trong § món phước điện, phước thăm bệnh là đứng đâu. 


Kinh Phạm Võng 

Nếu các vị Quốc Vương hay Balamôn (giáo sỹ quý tộc) thấy người già cả, tật 
bệnh, phụ nữ sinh sản... mà trong một niệm, đủ lòng đại từ, bô thí thuôc thang, 
ăn uông, áo mên... khiên cho họ được an ủi; tu phước như thê không thê nghĩ 
bàn (thành tựu vô lượng công đức). 

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện 


Từ nay về sau cần thăm nuôi người bệnh. Nếu ai muốn cúng dường cho Ta 
(đức Phật) thì cúng cho người bệnh trước. 


Kinh Luật Tứ Phần 
Cất 100 ngôi chùa, chăng băng cứu sống 1 người. 
Kinh Ma Ý 


Đức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: có 5 việc bố thí được phước báu lớn: 
1. Tạo lập vườn tược (để trồng trọt), 

2. Trồng cây bên đường (làm lâm nghiệp) 

3. Tạo tác cầu công (thuỷ lợi & giao thông) 

4. Đóng thuyền to (để cứu hộ và phòng thiên tai), 

5. Vì người sẽ đến mà xây cất chỗ ở (lo an cư cho dân) 


Kinh Tăng Nhất A Hàm 


404 


Nếu có người bần cùng, không của bồ thí, khi thấy kẻ khác bó thí thì nên khởi 
tâm tuỳ hỷ (vui vì việc lành của người khác), phước báu tuỳ hỷ ngang với 
phước báu của kẻ bô thí không khác. Ay là việc rât dê làm. 


Kinh Nhân —- Quả 


Này, Thiện nam tử! Dầu cho những kẻ bần cùng trong thiên hạ đi nữa, đâu 
phải họ không có cái thân, nêu họ không có vật chi bô thí, thì môi khi thây 
người khác tu bô thí, họ đem thân đên mà hiệp lực giúp đỡ. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới 


Xưa kia, có người muốn mở hội cúng dường sữa bò. Bèn dắt bò mẹ nhốt riêng, 
đợi đến khi mở hội vắt sữa luôn một thể. Đến khi khách đến thì sữa đã khô 
hết, chăng vắt được một giỌt. 

Người muốn đợi cho giàu to rồi mới bố thí chứ thường ngày chẳng chịu cho. 
Đến khi muốn bồ thí, thời của cải đã bị nước, lửa, giặc, tai nạn, tranh đoạt... 
mất hết, chăng còn gì mà thí. Cũng như để dành sữa trong bụng bò vậy. 


Kinh Bách Dụ 


Đức Phật hỏi vua nước Ba Tư: 

— Nay có người bảo với Đại Vương rằng: có 4 núi lớn ở 4 phương sắp sập, sẽ 
đè hại nhân dân thì nhà vua có phương sách gì để đối phó không? 

Vua Ba Tư Nặc thưa: 

— Nếu quả có việc ấy xảy ra, thật không có nơi lánh nạn, chỉ chuyên tâm trì 
giới và tu bố thí mà thôi. 

Đức Phật khen: 

— Hay thay. 


Kinh Niết Bàn 


Những bậc sa môn, đạo sỹ phải lẫy những điều chú ý dạy đỗ nhân dân: 

1. Dạy họ bố thí, 

2. Dạy họ trì giới, 

3. Dạy họ nhẫn nhịn, 

4. Dạy họ siêng năng. 

Những bậc sa môn, đạo sỹ dạy người ta bỏ ác làm lành, khai mở con đường 
chánh đạo, ơn ấy lớn hơn ơn cha mẹ. 


405 


Kinh Lục Phương Lễ 


Vua nước Iran hỏi đức Phật: “Bô thí và Giữ giới được những quả báo gì?” 
Đức Phật đáp: “Tái sinh về cõi trời hoặc cõi người được hưởng an vu1” 
Kinh Niệt Bàn 


3 sự bố thí không thanh tịnh: 

1. Trước nghĩ muốn cho nhiều, đến khi cho lại rút bớt 

2. Chọn vật xấu đem cho người, vật tốt giữ lại cho mình 

3. Đã cho xong, sinh tâm hối tiếc của đã cho 

Những kẻ thí chủ như vậy không thể gặp đức Phật & các bậc Hiển Thánh 
được. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới 

Nêu ta làm việc lành, vì sức mạnh tự nhiên mà được hưởng nghiệp báo tôt, 
dâu cho có sức mạnh của nhà vua viện trợ đi nữa chăng băng sức mạnh của 
nghiệp. 

Kinh Luận Đại Trang Nghiêm 


Phước như trái chín, chắng phải nhờ cúng Thần mà được. Phải biết phước đức 
do việc làm mà thành, chứ chăng phải nhờ cúng câu 


Kinh Tập Bảo Tạng 

Đời lắm kẻ ngu, giữ lòng bủn xỉn chăng dám bố thí. Đến khi chết, mắt thấy ác 
quỷ, bây giờ tuỳ theo lòng tham nặng nhẹ mà lãnh lây quả báo. Lúc ây ăn năn 
đâu còn kịp nữa 

Kinh Bồ Tát Xử Thai 

Đừng coi thường những việc lành nhỏ, cho là không có phước. Một giọt nước 
tuy ít mà tích dôn đây lu. Phước đức đên khi đây đủ là do chứa dôn từng mảy 
mún mà thành 

Kinh Pháp Cú 

Cứu 1 người lúc nguy nan, còn hơn bồ thí tất cả 


406 


Kinh Luận Đại Trượng Phu 


Những người không có đức tin, dẫu có đồ ăn dở mà có kẻ đói đứng trước mặt, 
họ vẫn chăng thí, huông là những vật tốt đẹp khác. 

Có hai người gặp kẻ hành khất đến xin. Cả hai cùng buồn lo: một người thì lo 
SỢ người fa xin mắt của, người kia thì lo cho có được thứ gì để cho. Tâm trạng 
lo tuy đồng, nhưng quả báo khác nhau: người có lòng hảo tâm thì sanh về cõi 
Trời hưởng an vui vô tận, kẻ bỏn xẻn thì đoạ vào cõi Ngã Quỷ chịu khô khó 
biết. 


Kinh Luận Đại Trượng Phu 


Hãy bảo với người xIn răng: ” Ngươi thật làm nhân công đức cho ta, khiên ta 
ha lòng xan tham đêu nhờ nhân duyên người đên xIn “ 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới 


Nếu thấy người đến xin mà mặt mày nhăn nhó, thời phải biết đang tự mở cửa 
Ngã Quỷ. 


Kinh Bồ Tát Bốn Hạnh 


Thường vui tu trí huệ mà chăng tu bố thí — đời sau được thông minh nhưng 
nghèo túng. Chỉ vui tu bố thí mà chăng tu trí huệ — đời sau được giàu to nhưng 
ngu ám chẳng biết gì. 

Hai món đều chắng tu — nhiều kiếp bị nghèo ngu! 


Kinh Phân Biệt Nghiệp Báo 


Đem của bố thí làm cho chúng sinh ưa mến. 

Đem pháp bồ thí thường được thế gian kính trọng. 
Thí của, được kẻ ngu mến. 

Thí pháp, được người trí trọng. 

Thí của phá trừ cái nghèo cùng về của cải. 

Thí pháp phá trừ cái nghèo cùng về công đức. 
Cho của là cho vui hiện tại. 

Cho pháp là cho vui tương lai. 


Kinh Luận Đại Trượng Phu 


407 


Bậc Bồ Tát có 3 trường hợp rơi nước mắt: 

JÊ Thầy người tu công đức mà rơi lệ vì lòng kính mến. 

2. Thấy chúng sinh đau khổ do không có công đức mà rơi lệ vì lòng xót 
thương. 

3. Khi tự tu đại bố thí thường vui mà rơi lệ. 


Kinh Luận Đại Trượng Phu 


Người mà ý thức luôn được huân tập bởi đức tin, bố thí, tỉnh tấn, trí tuệ; do 
nhân duyên này tự nhiên thác sinh lên cõi trên, sinh vào thiện xứ. 


Kinh Trung A-hàm 


Nếu bức bách gia tộc lây của làm bố thí thì chẳắng được phước báo lớn. Chẳng 
hay cúng dường phụng dưỡng cha mẹ, hoặc làm khô não vợ con mà làm bô 
thí thì không được gọi là Nghĩa Thí. 


Kinh Tăng Nhất A Hàm 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo rằng: “Thí cho đúng lúc thì có 5 thời điểm: 

1. Cho kẻ từ xa mới tới, 

2. Cho kẻ sắp đi xa, 

3. Cho kẻ tật bệnh, 

4. Cho lúc mất mùa đói kém, 

5. Cơm mới hay quả mới chín, trước phải cúng cho người tỉnh tấn trì giới, 
nhiên hậu mình mới dùng “ 


Kinh Tăng Nhất A Hàm 


Có ngọc báu cao từ mặt đất đến cõi trời thứ 28, lấy đem bố thí cho người, 
được phước báu, nhưng không băng cúng dường cha mẹ. 


Kinh Mạt La Mật 


Bồ Tát, trước phải lo tu bố thí, trì giới, tri túc, tinh tắn... nhiên hậu mới giáo 
hoá người. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới 


Có 4 món đừng đem bố thí cho người: 


408 


1. Của cải phi pháp - vì đồ thí bắt tịnh. 

2. Rượu và độc dược -— vì làm loạn chúng sinh. 

3. Lưới giăng, cạm bẫy, dao, cung... — vì hại chúng sinh. 
4. Nữ sắc và âm nhạc — vì huỷ hoại sự tĩnh tâm. 


Kinh Bảo Tích 
Người có được hành vi Công Quả, chỉ bởi bỏ bớt dục lạc thế gian. 
Kinh Tăng Nhất A Hàm 


Phật vì chúng sinh nói: 

— Bồ thí được đại phước, 

— Trì giới được lên trời, 

— Nhẫn nhục được quả báo thân tốt đẹp, 

— Tu thập thiện được hưởng phước người trời, 
— Từ bị hÿ xả được Phạm Thiên. 


Kinh Phạm Thiên Tư Ích Sở Vấn 
Đức Phật bảo đại chúng rằng: 
— Nhân là hơn hêt trên đời... 
— Có nhân mới thành tựu Bô thí, Trì giới, Thiên định. 
— Nhân chính là Phật pháp vậy. 
(Trích dịch trong bộ Đại Tạng Kinh) 
Người dịch: Hoà Thượng Thích Trí Nghiêm (1911 — 2003) 
-=-0Ö0--- 
Dapple - đốm, vết lốm đốm 
Dauntlessness — dũng cảm, gan dạ 
Dawdle — lãng phí thời gian 


Dazzling — bright, radiant, splendid = rực rỡ, làm loé mắt 


Death — What ¡is Death? Life is impermanent. After we come into this world, 
we may live for ten years, possibly a hundred years, or perhaps even longer. 
But we grow, and finally we have to die. According to Buddhism, our life 


409 


does not begin only at the moment of birth; and death too, does not 1mply the 
end ofeverything. Actually, we exIsted before we were born, and we wIll have 
another life after death. We wIll be reborn 1n another place and the cycle of 
lie and death will continue endlessly. When we talk about life and death, 
some think that death means the end of everything. Thus, we must first clar1fy 
these misunderstandings about “"death" before we discuss "le". People 
normally have a fear of death. In fact, death 1s nothing to be afraid of. 


According to Buddhism, there are three types of death: 


1.7he end øƒ le: No matter how long we live, once the life that we obtained 
Írom our past karma 1s finished, we wIll die. Thịs 1s like a lamp. When the 
fuel 1s consumed, the light wIll go out. If the "karmic fuel” for our HIfe 1s for 
one hundred years, then, at the end of one hundred years, we will die, and 
there are no alternatives! 


2. The exhausfion 0ƒ 1merrf: We need danly necessitiles such as food, clothing, 
and shelter 1n order to live. Some of us may die before we reach old age 
because of the exhaustion of our merits. We may die of hunger or cold. 


3. Death at q tne when one should not die: Some of us may die because of 
wars, floods, fires, accIdenfs, sickness, lack of care or nutrItion, or OoVer-WOrk. 
Thịs type of death 1s different to the other two types mentioned above. 

With regards to death, a practicing Buddhist should remember two poInfs: 


a.Whether we are young or old, we may die at any time. Although humans 
have an average life span, exhaustion of merifs or unforeseen cIrcumsfances 
for any Individual may cause us fo die at any time. LIÍe 1s Impermanent. So 
we should be diligent In practicing the Buddhas teachings, and not wait until 
the next life, or life thereafter! 


b. Do not think or misunderstand that life 1s determined by our past karma 
only. In fact, the maJor influence comes from our actions 1n the current life. If 
we always commit wrong deeds, do not take care of ourselves, and are lazy, 
then consequently we may become poor and may die of starvatlion while 
young or middle aged. But death as such does not necessarily Imply the end 
of one”s actual life process. 


Chất - thông thường được xem là sự chấm dứt các hoạt động của một sinh 
vật hay ngừng vĩnh viên mọi hoạt động sông (không thê phục hôi) của một cơ 


410 


thê. Tuy nhiên, một định nghĩa cho sự chết còn tủy thuộc vào các quan điểm 
tôn giáo, tín ngưỡng cũng như các lĩnh vực liên hệ. Trong y học, chết là giai 
đoạn cuôi cùng của sự sông. Môn khoa học nghiên cứu về cái chết đã trở thành 
ngành riêng gọi là "tử vong học" (tiếng Anh: thanatology; tiếng Hy Lạp: 
thanatolog1a). 


Người ta chia chết ra làm hai loại: chết lâm sàng mà các phương pháp khám 
lâm sảng cho phép xác định là chết (tim ngừng đập, ngừng thở, mất tri giác, 
VV.); Chết thật, khi các mô không còn hoạt động được nữa và bắt đầu phân 
hủy. Không có bằng chứng khoa học về ý thức sự sống sau cái chết của một 
sinh vật. Những ca tử vong phổ biến ở con người là bệnh tim, tiếp theo là đột 
quy và tai biễn mạch máu não, và xếp thứ 3 là nhiễm trùng đường hô hấp dưới. 


Trong xã hội loài người, bản chất của cái chết và sự nhận thức của con người 

VỆ cái chết là các mối quan tâm qua hàng thiên niên kỷ của thế giới tôn giáo 

và triết học. Điều này bao gồm niềm tin vào sự sống lại (liên quan. đến tôn 

giáo Abraham), tái sinh (liên quan đến tôn giáo Dharm), hoặc ý thức rằng vĩnh 

viễn không còn tồn tại, được gọi là lãng quên theo chủ nghĩa vô thần. 
-00Ö00- 

Hỏa táng, Thổ táng, Điều táng hay hiến xác cho Khoa Học? 


Hỏa táng: Hoả là lửa, hỏa táng là hình thức an táng người chết băng cách dùng 
lửa để thiêu xác người chết. Trong Phật giáo thường dùng chữ trà tỳ để thay 
cho từ hỏa táng, do vậy lễ hỏa táng của đức Phật và các Hòa thượng... thường 
được gọi là lễ Trà tỳ. Hình thức lễ táng này đang được phát triển và phô biến 
nhất hiện nay. Sau khi chết, xác người chết được mang đến nơi hỏa táng để 
thiêu xác người chết ấy thành tro bụi. Ngày xưa thì xác người chết được đốt 
bằng củi. Sau khi cháy hết, người thân thâu nhặt tro cốt của người chết rồi rải 
trên núi rừng, hay thả xuống sông, biển... Ngày nay thì xác người chết thường 
được đem đến những dịch vụ hỏa táng, để đốt bằng củI, băng ga, bằng điện... 
sau đó sẽ thu lấy tro cốt để vào trong một cái hủ, lọ... rồi đem thờ tại các chùa, 
nhà thờ, hay trong nhà, hay rải xuống sông biên, hay trên núi rừng... để g1eO 
duyên với vạn loại chúng sanh, hay mang ý nghĩa “xác thân tứ đại trả vê với 
tứ đại.” 


Ngày nay, hai phương pháp mai táng và hỏa táng là phổ biến nhất, nhưng vẫn 
tồn đọng những quan điểm khác nhau về hai cách lễ táng này. Tuy nhiên, theo 
chúng tôi, phương pháp hỏa táng thì có lợi ích hơn cho con người và môi 
trường, đồng thời cũng thích hợp với truyền thông Phật giáo. Đứng về mặt 
truyền thông của Phật giáo, thì khi đức Phật nhập Niết-bàn, Ngài cũng chọn 


411 


phương pháp hỏa táng (gọi là lễ Trà tỳ). Các đại đệ tử của ngài, từ ngài Xá- 
lợi-phât đến Mục-kiên-liên... cũng dùng phương pháp hoả táng. Xác thân con 
người do tứ đại (đất, nước, gió, lửa) hợp thành, khi chết tứ đại trả về với tứ 
đại, phần tinh thần (còn gọi là thần thức, linh hồn...) không thuộc thể xác. Hơn 
nữa, khi chết xác thân và thần thức đã tách ra, nên dù hỏa táng hay thủy táng... 
thần thức sẽ không sợ nóng hay lạnh... 


Theo giáo lý của đạo Phật con người sanh ra trong cõi Ta-bà đều do lòng luyến 
ái - “Ái bất nhiễm bắt sanh Ta-bà”. Những người khi sống thường luyến tiếc 
thân thê, khi chết thần thức cũng dễ chấp chặt, bám víu vào xác thân của mình, 
do vậy hình thức hỏa táng cũng tốt hơn là mai táng hay thủy táng... đó cũng 
là một trợ duyên giúp thần thức của họ không chấp chặt, bám víu vào thê xác, 
mau được thọ sanh hơn. Do vậy, chỉ trừ những nơi chưa có cơ sở hỏa táng thì 
ta dùng hình thức mai táng, nếu có thì nên dùng cách hỏa táng, vì thủ tục hoả 
táng cũng đơn giản và ít tốn kém hơn, nhất là những nơi thành phố đông người, 
việc mua đất xây mồ mả... khá là nhiêu khê. 


Đối với người Tây Tạng, họ đã nghe các vị Lạt Ma giảng giải từ tâm bé rằng 
thân xác của mỗi con người là vật tạm bợ như bộ áo quân để mặc mà thôi — 
khi chết giỗng như là cởi bỏ bộ áo quần cũ đi đầu thai chuyên vào một sinh 
mệnh mới như mặc bộ đồ mới khác. Chỉ cần quan sát xác thân một người chết 
bên bờ buj không ai thừa nhận lâu ngày tan rã tỏa mùi hôi hám thì sẽ thấy rõ 
cải xác thân chỉ là cải tạm thời. 


Do đó khi chết người Tây Tạng thường hỏa táng xác chết, cái thây người chết 
được xem như biều tượng của tất cả nghiệp ác, nên khi thân xác bị lửa thiêu 
cháy thì những nghiệp ác tiêu tan và đồng thời phát ra ánh sáng rực rỡ. Câu 
Thần chú giúp xóa tan ác nghiệp của người qua đời đang rực cháy trong lửa 
là “OOM VAJRA SATTIVA HUM” (ý nghĩa của câu chú là mong mỏi Thần 
Kim cương tát đỏa chuyển hóa Ác nghiệp). Ngoài ra có một câu chú khác giúp 
người chết không bị mê mờ u tối lạc vào 6 nẻo luân hồi — Câu chú đó là “A A 
HA SHA SA MA”. 


Nhiêu người thắc mặc, con người sau khi chêt, nên hỏa táng hay chôn cât? Và 
câu trả lời nghiêng về phía nên hỏa táng. 


Theo niềm tin của phần lớn người Đông phương thì khi chết phần lớn người 
chết vẫn còn mơ hỗ chưa biết là mình đã chết, vì thế họ thường quay trở lại 
nhà và sống như lúc đang còn sống mặc dù người thân chăng thấy chăng biết 
có họ hiện diện. Có khi họ mượn tạm xác thân đã chết đề hiện ra trong chốc 


412 


lát mà người sông khi thấy hoảng sợ và gọi là “hồn ma”. Kinh nghiệm dân 
gian cho thấy ở những nơi xảy ra tai nạn chết người “hồn” người chết thường 
hiện ra với bộ quần áo họ mặc lúc bị tai nạn. Vì lý do đó mà khi chết nên thiêu 
xác để người chết không thể mượn xác thân của mình để hiện ra nữa hoặc 
không còn quyến luyến cái thân xác cũ nữa... 


Một sô vị đại sư còn cho răng: khi chêt thân xác sẽ dân dân tan rã, dù đem 
chôn thì lâu ngày xác thân cũng bị các loài vi sinh vật đục khoét biên dạng rât 
ghê rợn, do đó chỉ có thiêu xác là tránh được nhiêu điêu không hay. 


Người Âu Mỹ trước đây không nghĩ tới vẫn đề thiêu xác khi chết, nhưng ngày 
nay nhiều người đã nhận thấy ít nhất là về mặt vệ sinh, thực tế thì việc thiêu 
xác tốt lành thuận lợi hơn chôn cất xác chết rất nhiều — việc duy trì bảo quản 
hoặc phải di chuyên cũng dễ dàng, ít tốn kém... Mới đây, trong năm 1999 
John F Kennedy Jr, vợ và chị vợ bị chết vì tai nạn phi cơ đã hỏa thiêu theo 
truyền thống Phật giáo và công chúa Margaret cũng yêu cầu được thiêu xác 
mình chớ không chôn khi bà mất vào năm 71 tuôi. 


Dù người thân qua đời ta thương quý đến mây cũng không thể chôn cất trong 
vườn nhà để được gần gũi. Nếu là tro cốt của họ, ta cũng không đặt thờ trong 
nhà. Tốt nhất là đem thờ ở Chùa hay nhà Thờ hoặc chôn cất làm mộ chí như 
bình thường. Khoảng 5 năm sau tro cất được thờ nên đem rãi trên biển là tốt 
nhât. 


Hỏi: Sau khi người chết hỏa táng (thiêu) hoặc chôn thì sự tái sinh có gì thay 
đổi hay không? 


Đáp: Hỏa táng hay thiêu lệ thuộc vào quan niệm của người quá có. Có một 
số người trước khi chết có một di chúc, di chúc ấy gắn liền với hỏa táng, thô 
táng, hoặc điều táng. Người ta di chúc như thế nảo, người còn sống nếu thương 
và hiểu được luật nhân quả phải đáp ứng và thỏa mãn như thế đó. Việc không 
làm đúng theo di chúc có thể làm cho người ra đi không an tâm. Phản ứng của 
trạng thái không an tâm nảy là trạng thái chết mà không nhắm mắt, đó là phản 
ứng đầu tiên. Phản ứng thứ hai, khi người không thực hiện di chúc đó có mặt, 
hoặc người có ân oán giang hồ hoặc có thề thốt không nhìn mặt nhau có mặt 
thì làm cho quan tài xì máu ra, hơi làm cho hòm bị xì, vì thần thức của người 
đó đang còn luân quân xung quanh. Mỗi một di chúc được thực hiện sẽ giúp 
người kia được tái sinh dễ dàng, mặc dù lời di chúc đó có thê không đúng lắm. 


413 


Đừng bao giờ có lời cầu nguyện di chúc gì, người còn lại lo thế nảo thì tùy. 
Không nên đòi hỏi, sau khi chết phải có huyệt mộ lớn, trống kèn, tụng kinh 
bao nhiêu thời. Có nhiêu lời di chúc tác hại vì nếu người còn sông không làm 
theo ảnh hưởng rất nhiều cho người quá cô. Là con cháu, nếu cha mẹ ông bà 
có di chúc ráng hướng vào đó mà làm. Khi đã hứa thì nên làm, vì liên quan 
đến cộng nghiệp với người quá cô. Do đó, chết thiêu hay chết chôn không 
quan trọng, nếu họ có đi chúc cần phải thực hiện. Nếu có thê giải thích được, 
ví dụ có người nói Sợ chết chôn vì dưới nước lạnh, côn trùng cắn rỉa không 
chịu nổi, nếu được giải thích chết rồi thần thức không còn nữa, dù cho có ngàn 
con trùng ăn cũng không còn đau. Cơ thể này là cơ hội để ta cúng dường cho 
các loài khác không cần đốt nhang, và thân thể đó tạo ra phước báo. 


Khi thiêu có thể nghĩ cơ thê trở thành tro, trở về với cát bụi, yêu cầu người 
thân làm tro bón phân ở cây cỏ. Bản thân sẽ có nghiệp tạo ra cho môi trường 
sinh thái, đó cũng là một việc làm tốt. Nếu ảnh hưởng của nên văn hóa Tây 
Tạng và Ấn Độ yêu cầu người thân treo mình trong rừng sâu cho kên kên, 
quạ, chó sói, các loài thú dữ chia nhau ăn, một thân thê này nuôi sống cho 
nhiều loài trong vải ngày. Người Tây Tạng và Ấn Độ nghĩ rằng thân thê sau 
khi chết như một khúc cây vô dụng, vẫn có thể tạo ra phước báo. Do vậy, cần 
tâm niệm như thế nào đó để tạo ra phước báo. Tùy theo sở thích mà chọn thế 
này hay thế khác. 


Nếu ai có kiến thức về y học nhiều, có thể di chúc thân phận này, cơ thể này 
cúng cho y học, y khoa muốn làm gì thì làm. Nếu mắt mình còn sáng thì giúp 
cho một người mù, gan còn tốt có thể giúp cho một người có nhiệt huyết, có 
trình độ tiếp tục sống đề phục vụ. Thận và lục phủ ngũ tạng còn lại cũng như 
vậy, với điều kiện sau khi cúng rồi đừng nên tiếc nuôi. Sự cúng dường ây sẽ 
trở thành tài sản của người khác mà ta vẫn còn tiếc nuối đòi lại thì sẽ mất 
phước báo. Nên sau khi cúng không nên nuối tiếc ăn năn gì. Ai có tâm tánh 
không biết pháp rõ ràng dễ bị tác động thì đừng bao giờ phát tâm cúng. Vì khi 
ây thấy thân thê vật lý này thông qua tai nạn nhất định, chưa chấp nhận sự 
chết nên tiếc nuối bám víu vảo thân thê này. Lúc đó, đưa thân thê ta vào bệnh 
viện để lây phần còn lại cho những người có nhu cầu. Lúc đó, ta tiếc nuối và 
nghĩ rằng người đó đang đánh đập mình, đang ăn cắp chi phần của mình. Sự 
tiếc nuôi và sân hận diễn ra, phước không có mà còn ảnh hưởng tai hại nhiều 
đến tiến trình tái sinh. 


Cần xem rằng mình có đủ lòng từ bi để hiến xác cho khoa học hay không. Nếu 
câu trả lời là không thì đừng nên làm. Nêu câu trả lời là có và dứt khoát thì 
đừng sợ, đừng tiệc nuôi. Chêt hỏa táng, hay chêt thiêu, hay chêt điêu táng hay 


414 


hiến xác cho khoa học, thì tiến trình tái sinh có thể khác và giống tùy theo 
từng tình huống. Nếu là người dứt khoát vẫy tay chào với cơ thê vật lý này thì 
tiền trình tái sinh sẽ được diễn ra theo nghiệp lực của người ấy đã gieo trồng 
suốt mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời, cộng với năng lực trong quá khứ 
giống nhau như vậy. Khác nhau ở chỗ lẽ ra nghiệp của người này phải được 
tái sinh làm người giàu sang sung sướng để hưởng những quả phúc mà mình 
đã làm, vì tiếc nuối vào tình yêu thương của vợ chồng, cha mẹ, con cháu, ông 
bà, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, chương trình, kế hoạch, người đó sẽ phải bị 
đầy đọa trong tiến trình của thân Trung Âm. 


Tức là mang thân thể tâm lý, không có thân thể vật lý, cho nên kéo dải chừng 
nào thì khổ đau chừng ẫy. Vì thế, kinh điển nhà Phật ØỌI các hồn ma bóng vía 
chưa được tái sinh là ngã quỷ, tức là đói khát. Đói về cảm xúc, về nhận thức, 
về tiếc nuối, về các phương diện khác nhau. Giống và khác lệ thuộc hoàn toàn 
vào dòng cảm xúc buông hay không buông của người ra đi. Còn phương tiện 
thiêu, chôn, điều táng, hiến xác cho khoa học không quan trọng. Quan trọng 
là thái độ của chúng ta đối với bốn loại hình của sự tống táng này thế nào. Là 
Phật tử, nên hiểu sống chết như một quy luật. Nhận biết, tận dụng tạo phước 
báo trong mọi cơ hội, tình huống diễn ra với chúng ta phước sẽ có, tội sẽ giảm, 
người sông lẫn kẻ mất sẽ được an vui hạnh phúc. 
(Thư Viện Yarra) 


Preparing to Die — Pracfical Advice and Spiritual Wisdom from Tibetan 
Buddhist Tradition 


As we approach death, we are about to experIence what countless beings have 
already experlenced. Not only that, we have already experienced death 
countless tImes. Remind yourself “Im not the only one traveling this road. 
All beings of the past have died, all those alive wIll die, and all who come 1n 
the future w1ll die. No one escapes death'”. 

Billions of people have died throughout history, vastly more than are currently 
alive. Life 1s but a tiny speck floating on an ocean of death. 

Demosrapher Carl Haub, using 50,000 BCE as his starting point, calculated 
that including the seven billion people now are alive, around 108 billion 
people have walked on this planet. This means over 100 billion people have 
already died. Account vary but between 156,000 and 250,000 people die each 
day. Thịis doesnt include the unfold numbers of animals, Insects and unseen 
forms of life. About 383,000 people are born each day (140 million per year). 
In additlon to these numbers, there are countless beIings transmigrating 
throuph the twenty-seven states of samsarIc exIstence... 


415 


What Does Our Death Mean? 


Our death 1s the permanent separatlon of our body and mind. We may 
eXperlence many temporary separations of our body and mind, but these are 
not our death. For example, when those who have complete their training In 
practices known as “Iransference of Consciousness” engage in meditation, 
their mind separates from thetr body. TheIr body remains where they are 
meditating, and their mind øoes to a pure land and then returns to their body. 
At nipht, during dreams, our body remains In bed, but our mind øoes to 
varlous places of the dream world and then returns to our body. These 
Separations of our body and mind are not our death, because they are only 
tempOrary. 


At death, our mind separates from our body permanently. Qur body remaIns 
at the place of this life but our mind øoes to various places of our future lIves, 
like a bird leaving one nest and flyIng to another. This clearly shows the 
exIstence of our countless future lives, and that the nature and function of our 
body and mind are very different. Qur body 1s a visual form that possesses 
color and shape, but our mind 1s a formless continuum that always lack color 
and shape. The nature of our mind 1s empty like space, and 1(s function 1s tO 
perceive or understand obJects. Through this we can understand that our brain 
1s not our mind. The brain 1s simply a part of our body that, for example, can 
be photographed, whereas our mind cannot. 


We may not be happy to hear about our death, but contemplating and 
meditating on death 1s very Iimportant for the effectiveness of our Dharma 
practice. This 1s because 1t prevents the main obstacle to our Dharma practice 
— the laziness of attachment to things of this life and 1t encourages us tfO 
practice pure Dharma right now. If we do this we shall accomplish the real 
meaning of human life before our death. 


How To Meditate On Death 


FIirst we engage In the following contemplation: 

I shall defimitely die. There 1s no way to prevent my body from finally 
decaying. Day by day, moment by moment, my life 1s slipping away. I have 
no Idea when I shall die, the time of death 1s completely uncertain. Many 
young people die before their parents, some die the moment they are born, 
there 1s no certainty In this world. Furthermore, there are so many cases Of 


416 


untimely death. The lIves of many strong and healthy people are destroyed by 
acciIdents. There 1s no guarantee that I shall not die today. 


Having repeatedly contemplated these poInts, we mentally repeat over and 
over again “I may die today, I may die todayˆ, and concentrate on the feeling 
1t evokes. We transform our mind Into this feeling “Í may die today” and 
maintain on It single-poIntedly for as long as possIble. We should practice this 
meditation repeatedly until we spontaneously believe each and everyday “I 
may die todayˆ. Eventually we shall come to a conclusion: “Since Ï soon have 
to depart from this world, there 1s no sense in my becoming attached to the 
things of this life. Instead, from now on I will devote my whole life In 
practicing Dharma purely and sincerely. We then maintain this determination 
day and nipht. 


During the meditation break, without laziness we should apply effort to our 
Dharma practice. Realizing that worldly pleasure are deceptive and that they 
distract us from using our life in a meaningful way, we should abandon 
attachment to them. In this way, we can eliminate the main obstacle to pure 
Dharma practice. (Modern Buddhism — Geshe Kelsang Gyatso) 


Định nghĩa về sống chết theo quan điểm Phật giáo 


Phật Giáo quan niệm cái chết chỉ là một sự chuyển tiếp, một hiện tượng hay 

biến có trên dòng tiếp nối liên tục của sự sống. Đối với hành tinh này thì các 
nhà khoa học cho rằng sự sống bắt đầu hình thành cách nay khoảng từ 3,5 đến 
3,8 tỷ năm. Sự sống đó khởi đầu băng sự kết hợp các thành phần vô cơ để tạo 
ra các phân tử hữu cơ nhờ vào một số điều kiện môi trường thuận lợi xảy ra 
trên địa cầu. Sau đó các phân tử này lại kết hợp với nhau và dần dần biến 
thành các vi sinh vật thật thô sơ. Các vi sinh vật thô sơ này lại kết hợp với 
nhau để trở thành các vi sinh vật đa bào, dưới dạng thực vật cũng như động 
vật. Các vi sinh vật đa bào thô sơ theo dòng tiến hóa lại tiếp tục biến thành 
các sinh vật phức tạp và đa dạng hơn: từ những loài khủng long to lớn cho đến 
con người rất thông minh và biết suy nghĩ. Trên dòng tiễn hóa đó vô số chủng 
loại đã bị tận diệt cũng như hàng tỉ cá thê đã chết. Ngay đối với riêng loài 
người trên dòng hình thành đó cũng đã có nhiều chủng loại bị tận diệt. Các 
nhà sinh học gọi chung dòng tiến hóa đó của sự sống là sự "hình thành sinh 
học” (blogenesiIs). 


Tóm lại sự sông trên bình diện tông quát, ít nhât là trên hành tinh này, là một 
sự tiên hóa liên tục và "cái chêt”" thì mang hai khía cạnh khác nhau: sự biên 


417 


mất đồng loạt của một chủng loại (chẳng hạn như các loài khủng long) và cái 
chết của từng cá thê sinh vật (chăng hạn như cái chết của mỗi người trong 
chúng ta). Nếu sự tiến hóa và tận diệt của một chủng loại trực tiếp hay gián 
tiếp tạo ra điều kiện thuận lợi và cần thiết đưa đến sự hình thành của một 
chủng loại mới, thì nếu căn cứ theo mô hình đó ta cũng có thể nghĩ rằng cái 
chết của một cá thê hay một sự sống cũng sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi và cần 
thiết để làm phát sinh ra một sự sống khác. 


Những hiểu biết khoa học trên đây rất gần với quan niệm của Phật Giáo về 
sự sống và cái chết: tất cả chỉ là một sự tiếp nối và chuyên động bắt tận. Quan 
niệm đó khác hăn với quan niệm của các tôn giáo thần khải khi các tôn giáo 
này xem mỗi sự sống là "duy nhất" và mỗi cái chết cũng là "duy nhất": cả hai 
đều tùy thuộc vào ý chí của một Đắng Tối Cao. Phật Giáo trái lại chỉ là một 
tín ngưỡng phát sinh từ kinh nghiệm của con người, dựa vào kinh nghiệm của 
một con người là Đức Phật, một con người đã đạt được sự Giác Ngộ (Bodhi) 
có nghĩa là đã đạt được sự hiểu biết đích thật về sự vận hành của sự sống và 
cái chết và cả bản chất của thế giới. 


ĐẠO PHẬT TRƯỚC VẤN ĐÈ TRỢ TỬ 
“Trịnh Nguyên Phước” 


Thân thể con người cũng như một yên ngựa, phải biết rời bỏ khi đã tới cuối 
hành trình " lbn Sina (Avicenne) 


Vấn đề trợ tử (euthanasie) là một vấn đề nóng bỏng của thời đại vẫn được nêu 
lên báo chí và các phương tiện thông tin khác một cách thường xuyên. Những 
vụ án gân đây chung quanh cái chết của Vincent Humbert và Terri Schiavo đã 
làm sôi nổi dư luận thế giới, và gây nên những phản ứng đam mê giữa hai phe 
ủng hộ và chống đối trợ tử, ngay cả trong giới lãnh đạo chính trị, như tông 
thông G.W. Bush đã vội vã ban ra một đạo luật đặc biệt nhằm ảnh hưởng lên 
quyết định của Toà án Tối cao Mỹ. Và tháng tư vừa qua, Thượng Nghị viện 
Pháp đã thông qua một đạo luật cho phép ngừng điều trị bệnh nhân khi đã tới 
giai đoạn cuối đời. 


Thoạt nhìn, vấn đề đặt ra có vẻ giản dị: khi một người bị bệnh nặng đã tới giai 
đoạn cuối đời, đang kéo dài trong sự đau đớn, thì có thể nào ø1úp người đó ra 
đi một cách nhẹ nhàng, êm ái, và mau chóng hơn không? Nhất là khi ngày 
hôm nay, người ta có đầy đủ phương tiện để gây nên cái chết nhẹ nhàng, trợ 
giúp bởi y khoa. 


418 


Thật ra, xét kỹ lại chúng ta mới thấy rằng trợ tử là một trong những vận đề 
phức tạp nhất trong xã hội, bởi vì liên quan tới nhiều lãnh vực của cuộc sông: 

khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, đạo đức, tôn giáo, luật pháp... Trợ tử năm 
trong khung cảnh rộng lớn hơn của những vấn đề sinh đạo đức (bioéthique), 
mới được đặt ra từ khoảng ba chục năm nay, do những bước tiến không lỗ của 
ngành sinh học. 


Thái độ của đạo Phật 
Thái độ của đạo Phật trước vẫn đề trợ tử ra sao? 


Nếu muốn tìm câu trả lời trong kinh điển, thì chúng ta sẽ thất vọng, bởi vì 
ngược lại với hộ tử (accompagnement) là một trong những lãnh vực được phát 
triển mạnh mẽ, đặc biệt qua những lời dậy của cuôn Bardo Thudrol (Tứ Tu 
Tây Tạng), thì trợ tử lại rất ít được đề cập trong đạo Phật. Trong một bài viết 
về "Quan niệm về trợ tử của đạo Phật", đạo hữu Nguyễn Phúc Bửu Tập cho 
biết học giả Nanayakkara có dẫn trong kinh Vinaya Pitaka (Luật Tạng) ba 
trường hợp trợ tử, đều bị đức Phật Thích Ca khiến trách, và trong hai trường 
hợp các vị tỳ kheo phạm tội bị loại ra khỏi tăng đoàn. 


Xét kỹ ra thì trường hợp thứ nhất (năm người tỳ kheo hiểu sai kinh điển tìm 
cách tự vẫn) không phải là trợ tử, mà là một vụ mưu toan tự tử tập thể. Điều 
đó không khác gì những vụ tự tử tập thể của các giáo phái như "Đền Mặt Trời" 
mới gần đây, và dĩ nhiên đạo Phật không thê nào chấp nhận được. Trường hợp 
thứ hai, sáu người tỳ kheo xúi dục một người đàn bà kết liễu đời sống của 
chồng mình bị bệnh nặng gần chết, thiết tưởng cũng nên xét lại. Vì sao cả sáu 
người tu hành, lây từ bi, cứu khô làm gốc đều xúi dục điều đó? Có phải chăng 
vì tình trạng khổ đau đã tới cùng cực, cho nên họ đành phải tìm cách làm chấm 
dứt mạng sống đi liền với khổ đau? Trường hợp thứ ba lại càng bất nhẫn hơn 
nữa: một vị tỳ kheo quá già yêu, mắc bệnh nan y, đau khổ triền miên, yêu cầu 
một người bạn giúp đỡ cho ông sớm chết. Chúng ta có thê tự hỏi điều gì quan 
trọng, sự sống như là một giá trị, hay cái khổ của con người, là cái hiện thực 
nhất, là cái căn bản gốc rễ của đạo Phật? Tôi không tin rằng đức Phật có thê 
lên án một kẻ khô đau cùng cực, và một người vì lòng nhân ái đi cứu trợ kẻ 
khô đau. 


Nếu lẫy kinh điển ra để dẫn chứng, thì tôi nghĩ rằng một số kinh điển Phật 
giáo, ngay cả thuộc vào Tam Tạng kinh điền, là kinh điển gần nhất với những 
lời dậy của đức Phật, cũng có thê đáng ngờ vực là bị thêm bớt ít nhiều sau đó. 
Bởi vì những lời dậy được truyền khẩu đó phải đợi tới Hội Nghị Kết Tập lân 


419 


thứ ba, hai trăm năm sau khi đức Phật viên tịch, mới được đúc kết lại thành 
kinh Tạng, và sau đó còn sao đi chép lại nhiêu lân, thì làm sao tránh khỏi sai 
lạc ít nhiêu. 


Hơn nữa, bối cảnh xã hội đã đôi thay rất nhiều so với 2500 năm trước, với 
những bước tiễn của khoa học, y học, v.v. cùng với những biến chuyên về giá 
trị xã hội và tâm tính con người. Chúng ta chỉ có thể dựa lên trên giáo lý căn 
bản của đạo Phật mà rút ra những kết luận về thái độ của đạo Phật trước vấn 
đề thời đại phức tạp này : 


1) Ai cũng biết rằng đạo Phật chủ trương tôn trọng sự sống, và giới luật đầu 
tiên của người Phật tử là không được giết hại (avihimsa). Nhưng đạo Phật 
không coi sự sống là một điều thiêng liêng bất khả xâm phạm như các tôn giáo 
thần khải. Đối với đạo Phật, sự sống cũng như sự chết nằm trong một vòng 
sinh tử rộng lớn, cũng như lão - tử chỉ là một chiếc vòng trong dây chuyên 12 
nhân duyên. Chết chỉ là một giaI đoạn, sinh ra cũng chỉ là một gia1 đoạn. 


2) Nghiệp (kamma) trong đạo Phật là hành động có ý thức, chứ không phải là 
bất cứ hành động nảo, vô tình hay cô ý, như trong Ấn Độ giáo và đạo Jain. 
Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikaya), đức Phật dậy: "Này các tỳ kheo, 
chính ý muốn (fC1BHA) ta gọi là nghiệp; sau khi muốn, người ta hành động 
băng thân, khâu, ý". Trong Kinh này, ngài cũng nói "Sát sinh do duyên sát 
sinh tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù trong tương 
lai, khiến tâm cảm thọ khô ưu". Nếu sát sinh không phải là do tâm sát sinh 
gây nên, thì kết quả không phải là sợ hãi hận thù, khiến cho tâm phải khổ đau. 
3) Đạo Phật trước hết là đạo diệt khổ. Khô đau (dukkha) là đối tượng chính 
của đạo Phật, cũng như đức Phật đã nói cùng với các đệ tử: "Này các tỳ kheo, 
xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên sự khổ và diệt khổ" (Trung Bộ Kinh, 
MaJjhima Nikaya). 


4) Đạo Phật là một con đường khế cơ, khế lý, tùy duyên mà hành động. Trong 
Jataka, những câu chuyện tiền thân của đức Phật, có kế lại trong một kiếp 
trước ngài đã phải bắt buộc giết một tướng cướp để cứu sống hàng chục người 
vô tội. Trong trường hợp đặc biệt, giết người để cứu người vì lòng nhân đạo, 
chính là tinh thần " Z»y đuyên nhưng bất biến " của đạo Phật. 


Như vậy, theo tôi chỉ cần dựa vào những điểm chính đó, mà chúng ta có thê 
nghĩ rằng hành động trợ tử, gây nên cái chết một cách nhẹ nhàng, nhằm mục 
đích làm thuyên giảm những khổ đau của người bệnh trong giai đoạn cuối của 
cuộc đời, vì lòng từ bi cứu khổ, không đi ngược lại với tinh thần của đạo Phật. 


420 


Đối với bản thân tôi, hành nghề thuốc từ hơn ba chục năm nay đồng thời là 
một cư sĩ Phật tử, tôi không thấy có gì mâu thuẫn giữa hành động trợ tử của 
người thầy thuốc và con đường diệt khổ của đức Phật. Cũng như nhiều đồng 
nghiệp và y tá chăm sóc những bệnh nhân tới giai đoạn cuối đời, chúng tôi đã 
hơn một lần quyết định, với sự thoả thuận và nhiều khi do sự yêu cầu của gia 
đình, dùng những loại thuốc "cockfail Iyrique", những liều thuốc opiacés gây 
hôn mê dần rồi tắt thở, đã viết trong hồ sơ mật hiệu DNR (Do Not 
Ressuscitate), để từ chối điều trị đến cùng... Mỗi trường hợp là một trường 
hợp đặc biệt và không khỏi gây xúc động, nhưng chúng tôi đều có cảm tưởng 
đã hành động theo đúng y đức, đã làm giảm bớt và ngắn đi nỗi khổ đau của 
người bệnh và của gia đình, thay vì một cái chết kéo dài lê thê, hạ thấp phẩm 
giá con người, một cách vô ích. 


Có người cho rằng đạo Phật có thể chủ trương để cho cái chết tới một cách tự 
nhiên, nhưng không chủ trương gây nên cái chết, và như vậy cho phép trợ tử 
thụ động, tức là ngưng điều trị, tắt máy thở, bỏ ống dẫn dạ dây, nhưng không 
cho tiêm thuốc ngưng tim đập hay ngưng thở. Nhưng theo tôi, sự ĐỀU chịa 
này có phần giả tạo và thiếu thực tế, và điều quan trọng vẫn là cái " /âm ý" 

của người bệnh và của gia đình: khi sự khổ đau trở nên cùng cực, cuộc sống 
nặng nê vô nghĩa, thì tại sao không cho phép người bệnh được giúp đỡ ra đi 
một cách tốt đẹp, nhanh chóng và an lành? Đó chính là ý nghĩa cao đẹp của 
sự trợ tử, phù hợp với tinh thần từ bi và trí tuệ, không chấp trước của đạo Phật. 


Chúng ta có cái may mắn là đạo Phật đặt con người, hay đúng hơn cái tâm 
con người vào trung tâm điểm của cuộc sông. " 7âm dân đầu các pháp " là 
câu đầu của Kinh Pháp Cú (Dhammapada). Đạo Phật ra đời cũng vì cái khổ 
của con người, cho nên người Phật tử luôn luôn lấy diệt khổ làm kim chỉ nam. 
Khác với các tôn giáo thần khải, lây Thượng Đề làm trung tâm điểm, lẫy con 
người làm hình ảnh của Thượng Đề, với những giá trị tuyệt đối, những giáo 
điều cứng nhắc, cho nên khó lòng đổi thay, thích hợp với thời đại. Sau các 
cuộc cách mạng văn hóa mang lại bởi Copernic, Darwin, Freud, EInsfem, v.v., 
ngày hôm nay cuộc cách mạng sinh học cũng đang làm lay chuyển tháp ngà 
của các tôn giáo thần khải. Đạo Phật chỉ cần dựa lên giáo lý căn bản của mình 
mà hiện đại hóa, mà thích hợp với thời đại. Nếu không thì cũng sẽ, như các 
tôn giáo thần khải, càng ngày càng tách xa khoa học, xa xã hội, xa bước tiễn 
của nhân loại... 


Cuối cùng, tôi xin đọc một câu của Tuệ Trung Thượng Sĩ, vị thầy của Sơ tô 
Trúc Lâm Trân Nhân Tông, trong bài ”" Sinh tử nhàn nhi dĩ (Sông chêt nhàn 
thôi vậy) " đê chúng ta cùng nhau suy ngâm: 


421 


" Tâm chi sinh hè, sinh tử sinh. 
Tâm chi diệt hề, sinh tử diệt ". 
(Khi tâm sinh, thì sinh tử cũng sinh. Khi tâm diệt, thì sinh tử cũng diệt.) 
Sinh tử không ở ngoài cái tâm. Vậy thì còn sợ gì sinh tử? 


Olivet, ngày 8 tháng 5Š năm 2005 
(nhân ngày kỷ niệm 5Š năm Người Cư Sĩ) 
Trịnh Nguyên Phước 
---oÖ0o--- 
How to Live and Die in a Better Way 


At the time of death, the mind encountering death can be of two types: the 
ørosser level of mind, and the subtle level of mind. At the grosser level of 
mind the friends around you at the time of death can help 1n cultivating certain 
postftive attitudes. But when you enter Into the subtle level of mind, your 
external friends are at no help. It 1s the kind of positive habituations, whatever 
you mipht have 1n your present life or lives before, that wIll be taken Into 
account. Hence, from the young age, you should get acquainted with death 
and how to experlence the different states of the mental process In the 
đissolutlon of the mind. And 1ƒ possible, make yourself familiar with them 
through daily medifation and visualizatIion. Instead of fear of death, you may 
develop an understanding of 1t. Many years of preparation are needed. Once 
you have the experience of the deeper and subtle mind through meditation, 
then finally when the real opportumty arIses, you can actually control the 
process of death. That, of course, cannot be done by everyone. lt can be 
practiced only by those who have reached a higher level of practice. When 
this 1s done 1n conJunction with the tantric practice, then the practice of 
transference of consclousness can also be done. But the most Important and 
powerful practice 1s to remember Bodhicitta, the Infinite altruism. Even 
thouph T do different deIty yogas In my dally practice, [ have more convictfion 
in remembering Bodhicitta at the time of death. Although I have not fully 
developed Bodhicitta, I still feel 1t has some closeness with death. So at the 
time of death, concentrate on Bodhicitta as much as you can. 

The practice of Bodhicitta means cultivating an altruistic mind, wishing to 
achieve Buddhahood for all suffering sentlent beIngs. Ï( IS very, very 
powerful. If you are able to cultivate this kind of mind even at the level of 


422 


asprration, 1t wIll definitely leave a strong 1mprint and impact. With regard to 
tanftric pracfIces, you may practice certain visualizations and the recifation of 
certain mantras and so forth, but 1f these tantric practices are not conJoined 
with other requIsite practices, they wIll often lead to bad results. 
In conclusion, practices such as Bodhicitta automatically bring calmness at 
the time of death. From the Buddhist viewpoint, the mind at the time of 
death 1s at a very critical stage, and 1f you are able to leave a strong posIfIve 
1mpact at the time of death, that Iimpact wIll become a very powerful force In 
continuing a positive experlence 1n the next life. That 1s for certain. For 
Buddhist practitioners, that 1s how you can have a meaningful life and face 
death. In fact, In the tantric practice, there 1s a phase: takIing death Into the path 
of ““Irue body” or Dharmakaya. You use the experience of death as a spiritual 
practice. The Iintermediary stage after death 1s also taken 1nto the path of 
EnJoyment Body or Sưmbhogakaya, and bìrth 1s taken Into the path of 
“Emanation body”or Nirmanakaya. 
So the experlence we wIll have at the time of death, whether 1t wIll be a 
pOSIfIve or negafIve experlence, 1s very much dependent on how we live our 
life. The most Important thing 1s that our daily life should be meaningful, 
postfive, and we should live well and happlly... 

(The Transformed Mind by His Holiness the Dalai Lama) 

-—-0O0o--- 

Chết Có Thật Đáng Sợ Không? - Hòa Thượng K. S. Dhammananda 


SỢ CHÉT 


Con người lo âu không phải vì ngoại cảnh mà vì hy vọng và tưởng tượng về 
đời sống tương lai của mình. Cái chết, chăng hạn, tự nó không khủng khiếp 
và khiếp sợ hay kinh hãi chỉ do tâm trí của chúng ta tưởng tượng mà ra. Chúng 
ta thường không đủ can đảm để đối đầu với ý tưởng về cái chết. Với những 
kẻ không dám đối đầu với thực tế, khổ đau thật sự khủng khiếp và không thê 
chấp nhận được. Nhưng nếu chúng ta biết đương đầu với sự thật, nó sẽ làm 
dịu bớt hay loại trừ cái khủng khiếp của sự sợ hãi. Đời sống ví như một viên 
đạn lao tới mục tiêu, tức là cái chết. Hiểu như vậy, chúng ta phải can đảm trực 
diện với hiện tượng tự nhiên này. Muốn được tự do trong đời sống, chúng ta 
phải không sợ chết. Sợ hãi chỉ đến với những kẻ không hiểu quy luật thiên 
nhiên. "Dù ở đâu đi nữa, nếu có phát xuất, thì sợ hãi chỉ phát xuất nơi người 
mắt trí điên khủng và không bao giờ phát xuất nơi người khôn ngoan". Đó là 
lời Đức Phật dạy trong Kinh Anguttara Nikaya. Sợ hãi chỉ là trạng thái của 
tâm thần. Khoa học cho ta thấy quá trình của một cái chết ra sao? Cái chết chỉ 
là sự hao mòn sinh lý của cơ thể con người. Chúng ta đừng sợ hãi và tưởng 


423 


tượng hay tiên đoán về những sự khủng khiếp không bao giờ đến đề tìm cách 
chống lại. Một thầy thuốc nổi tiếng, Sir William Osler nói như sau: "Theo 
kinh nghiệm hành nghề của tôi, tôi thấy hầu hết những người chết không đau 
đón và sợ hãi". 


Một nữ y tá lão thành nói: "Hình như thảm kịch lớn nhất đối với tôi là mọi 
người suốt đời bị nỗi sợ chết ám ảnh. Khi chết đến, ta thấy rằng nó cũng tự 
nhiên như bản chất cuộc sống. Rất ít người sợ chết khi đã sống trọn cuộc đời. 
Theo kinh nghiệm của tôi, tôi chỉ thấy có một người có vẻ sợ hãi - một phụ 
nữ đã làm một điều dữ cho người chị nay đã quá trễ để hồi cải". 


"Một điều lạ lùng và đẹp đẽ sẽ đến với dù là đàn ông hay đàn bà khi họ đã 
sông trọn đời. Tất cả sợ hãi, khiếp đảm đều biến mất. Tôi thường ngắm thấy 
tia sáng bình minh hạnh phúc trong ánh mắt của họ khi họ nhận thức điều đó 
đúng. Đó là tất cả ơn huệ của Tạo Hóa". 


Vì tham sông nên sự sợ chết được hình thành một cách thiếu tự nhiên. Nó tạo 

sự lo âu trong đời sống. Vì vậy, con người sẽ không bao giờ dám mạo hiểm 
làm điều gì cho dù đó là lẽ phải. Họ sông trong sợ hãi, lo lắng về bệnh tật và 
các tai nạn có thể sẩy ra Cướp mắt mạng sông quý giá của mình. Nhận thức 
chết là điều không tránh nôi, kẻ yêu đời sống trần thế sẽ đắm trong nhiệt thành 
cầu nguyện với niềm hy vọng linh hồn sẽ được lên thiên đàng. Không một ai 
có hạnh phúc giữa cơn lốc của sợ hãi và hy vọng như vậy. Đúng thật khó có 
thể coi thường hay không lưu ý đến những bộc phát tự nhiên của bản năng để 
tự bảo vệ. Tuy nhiên có một phương pháp đề vượt qua sự sợ hãi. Hãy quên đi 
quan niệm về cái 'tôi'; hãy đem tình thương vị kỷ hướng ra ngoài có nghĩa là 
làm lợi ích cho nhân loại và tỏ tình thương với người khác. Bất cứ ai không 
quên sự thật rằng một ngày nào đó mình sẽ chết và cái chết không thể tránh 
khỏi, sẽ hăng hái chu toàn nhiệm vụ với đồng loại trước khi chết, làm được 
như vậy thì bây giờ cũng như mai hậu mọi người chắc chắn sẽ chiêm ngưỡng 
kính phục. Say mê phục vụ người khác, chăng bao lâu chính bạn sẽ thoát khỏi 
cái tự kỷ luyến ái nặng nề, mơ ước, kiêu căng, tự phụ, và tự tôn. 


BỆNH VÀ CHÉT 


Bệnh và chết là việc xây ra tự nhiên trong đời sông của chúng ta, và chúng ta 
phải chấp nhận điều đó với sự hiểu biết. Theo thuyết tâm lý hiện đại, nguyên 
nhân căng thắng tinh thần là do việc không dám đương đầu và chấp nhận sự 
thực ở đời. Nếu không vượt qua hay khắc phục được sự căng thắng đó sẽ gây 
nên bệnh tật. Trong khi bệnh hoạn mà quá lo lắng hay thất vọng chỉ làm cho 


424 


bệnh tăng lên. Đối với những người có tâm hồn và hành động trong sạch, chết 
chẳng có gì đáng sợ. Mạng sống của chúng ta gồm có tâm trí và thể xác hợp 
thành và vì vậy tâm trí và thể xác không chết riêng. Nghiệp báo do những 
hành động xấu của chúng ta đã gây nên trong đời trước theo chúng ta vào lúc 
tái sanh khiến chúng ta phải chịu những khô đau trong đời này. Những khổ 
đau đó có thê tránh khỏi nếu chúng ta cô găng tạo công đức, sông một cuộc 
đời đạo hạnh, và có những hành động tốt bất cứ ở đâu hay bất cứ lúc nào. Làm 
như vậy, chúng ta có thê đương đầu với cái chết một cách can đảm và thực tế. 
Theo lời Phật dạy, chúng ta không nên tin tưởng vào một vị "cứu tinh” nào có 
thê lãnh gánh nặng, và cứu vớt chúng ta khỏi hậu quả do những hành động sai 
lầm của chúng ta. Chúng ta luôn luôn nhớ tới lời khuyên của Đức Phật: "Hãy 
tin vào mình để tự cứu, hãy gắng sức và chuyên cần'. Người Phật Tử không 
sầu thảm và bi thương trước cái chết của thân nhân và bạn bè. Không có cái 
gì có thể ngăn cản được bánh xe nhân quả. Khi một người chết, nghiệp do họ 
tạo nên sẽ theo họ đến cuộc đời mới. Kẻ quen, người thân, bạn bẻ và thân 
quyến chỉ có thê tiễn đưa người chết đến huyệt mà thôi trong khi người chết 
mang theo những hành động tốt hay xấu của mình. Những người còn sông 
nên chịu đựng sự mất mát trong bình tĩnh và hiểu biết. Chết là một tiến trình 
không thể tránh khỏi ở thế gian này. Đó là một điều chắc chắn trong vũ trụ 
này. Cánh rừng có thê trở thành đô thị và đô thị có thê trở thành bãi cát. Núi 
có thê biến thành hồ. Sự biến dạng có thể xây ra ở khắp nơi duy chỉ có cái 
chết là điều không đôi. Tất cả mọi thứ chỉ là tạm bợ. Chúng ta có cha ông, và 
cha ông của chúng ta cũng có cha ông, nhưng bây giờ họ ở đâu? Tất cả đều 
đã quá vãng. 


Đừng nghe kẻ ngụy biện cho rằng chúng tôi đang trình bảy một quan niệm 
yếm thế bi quan. Đó là quan điểm thực tế nhất của chủ nghĩa hiện thực. Tại 
sao chúng ta lại không thực tế mà mù quáng trước những sự kiện thực tế đó? 
Có phải cái chết thiêu đốt mọi thứ? Đúng vậy! Nhưng đừng quên điều này: 
Cái chết khiến mọi người hiểu rõ số phận của mình là dù cao sang đến đâu, 
hay kỹ thuật và y khoa tiến bộ đến đâu đi chăng nữa cái chết vẫn như nhau: 
Hoặc ở trong quan tài hay trở thành một nắm tro tàn. Sống và chết là một quá 
trình liên tục cho đến khi chúng ta trở nên toản hảo. 


SUY GÂẦM VỀ CÁI CHÉT 


Tại sao chúng ta phải nghĩ về cái chết? Tại sao ta phải suy gẫm nó? Đức Phật 
không những chỉ khuyến khích chúng ta nói về cái chết, Ngài cũng khuyên 
chúng ta suy gẫm nó và nghĩ đến nó thường xuyên. Đó là có sanh thì có chết. 
Tinh thần và thê xác được tạo nên trong lúc thai nghén, phát triển, lớn lên và 


425 


trưởng thành. Nói một cách khác chúng theo tiến trình già nua. Đầu tiên, 
chúng ta gọi tiễn trình đó là lớn lên, rồi già đi. Thật ra đó chỉ là một tiễn trình 
của sự lớn lên, phát triỀn, trưởng thành và cuối cùng là cái chết không sao 
tránh được. 


Ngày nay, theo thống kê trên thế giới, mỗi ngày có hai trăm ngàn (200,000) 
người chêt hay độ 70 triệu môi năm. 


Chúng ta không quen suy gâm về cái chết hoặc đả động đến nó. Điều chúng 
ta thường làm là tránh nghĩ vê cái chết và sống như thể chẳng bao giờ phải 
chết cả. Chừng nào mà chúng ta còn sợ chết, chúng ta không bao giờ sông một 
cuộc đời đầy đủ và tốt đẹp nhất. Cho nên một trong những lý do chính yếu để 
suy gẫm cái chết là để chúng ta hoàn toản tỉnh thức để khỏi sợ hãi. Suy gẫm 
về cái chết không làm cho chúng ta chán nản hay không lành mạnh, mà chỉ có 
mục đích giúp cho chúng ta thoát khỏi sợ hãi. 


Lý do thứ hai suy gầm về cái chết sẽ thay đôi lỗi sông và thái độ của chúng ta 
với cuộc đời. Giá trị trong cuộc sông hoản toàn thay đôi một khi chúng ta 
không nghĩ răng chúng ta sông mãi ở đời, chúng ta sẽ bắt đầu một lôi sông 
khác hắn. 


Lý do thứ ba là để có khả năng làm quen đương đầu với cái chết một cách xác 
đáng và yên lành. 


Suy gẫm về cái chết có ba điều lợi ích: 

- bớt sợ hãi 

- đem lại phẩm chất mới cho đời sống để chúng ta sống cuộc đời có giá trị 
thích đáng và 

- giúp chúng ta chết trong vinh dự. 

Những lợi ích trên giúp chúng ta sống lương thiện và chết có phẩm giá. 


Suy gẫm về cái chết chúng ta còn cần gì nữa? 
Đạo Phật khuyên khích suy gầm về những nhân tô sau đây: 


- Tôi sống với tuổi của tôi, tôi không lo giả; 

- Bệnh tật là lẽ thường, tôi không quá nghĩ về nó; 

- Tôi gánh chịu Nghiệp quả của tôi và tôi không thoát khỏi Nghiệp lực; 
- Chết là lẽ thường tôi không quá lo nghĩ về cái chết và 

- Tất cả những gì dễ thương và thích thú của tôi sẽ thay đôi và bỏ tôi. 


426 


Khi chúng ta bình tâm suy gẫm về những thực trạng ấy, và giữ trong tiềm 
thức, nó sẽ có tác dụng mạnh mẽ đê khuât phục sợ hãi, tuôi già, bệnh tật, cái 
chêt, và chia ly. Điêu này không phải là làm chúng ta kém lành mạnh mà chính 
là giúp chúng ta thoát khỏi sợ hãi. Cho nên tại sao chúng ta suy gâm vệ cái 
chêt? Không phải là chúng ta mong mỏi cái chêt đên mà chúng ta không muôn 
sông hay chêt trong sự sợ hãi. 

(Thích Tâm Quang Dịch Việt) 

-—-OOO--- 

Debacle - thât bại, tan rã 
Debar — ngăn cản, ngăn cấm 
Debarkation — bóc dở hàng hóa lên bờ, hành khách lên bờ 
Debauchery - sự trác táng, trụy lạc, làm bại hoại 
Debilitating — impair the streneth = làm yếu sức, làm suy nhược 
Debouche - thoát ra chỗ rộng, ra khỏi đường hầm 
Decadence — suy đồi, sa sút 
Deceit - lừa đảo, lừa dối 
Deceive - lừa dối, đánh lừa 
Decent - đứng đắn; Decency: chỉnh tề 
Deceptively - dồi trá, lừa dối (Deception - sự dồi trá) 
DecImation — 1/10 
Decipher - giải mã 
Decorously - lịch thiệp, đứng đắn 


Decree - mệnh lệnh, sắc lệnh 


Decrepit — già yếu 


427 


Decry — chê bai, dèm pha, nói xâu 


Dedication of merit — transference of merit = Hồi Hướng công 
đức 


The dediIcation of merif as 1t 1s taught in the Buddhadharma 1s one of the mosft 
vifal and profound part of spiritual practlce and a unique aspect of the 
Buddha's teachings not found 1n other forms of spirituality. The reason why 
we are stHill suffering 1n samsara 1s that we have not gathered the 
accumulations of merit and wIsdom. Although we have performed numerous 
posIftive deeds over many lifetimes but we have never dedicated this merit to 
the achievement of full enlightenment for all sentient beings. Thus when the 
posItive karma ripens, 1t simply leads to some temporary pOSItIVe states Or 
happiness which wIll be used up 1n time and therefore when our merit finishes, 
we WIll lose that happiness and simply fall back Iinto suffering. 


By dedicating our merits to supreme awakening for all beings, even though 
we WIll experience posiftive results and well-being from that merit, but 1t w1ll 
not be used up until the ultimate aim of your dedication, which 1s supreme 
enlightenment for all beings, 1s achieved. Thus, dedicating our merIt 1s like 
adding a drop of water to an ocean, Just as the ocean never drles up, that drop 
Of water 1s never exhausted. The ocean 1s likened to the vastness of the 
purpose to which our merIt (a drop of water) 1s directed to. 


Another reason why we dedicate our merifs 1s because 1n the teachings 1 1S 
said that “2 undred eons oƒgenerosify and moral điscipline can be destroyed 
in One mormenf 0ƒ anger `. 


Hồi Hướng Công Đức 


Người tu hành bắt luận là niệm Phật, hay niệm kinh, niệm xong, nhất định 
phải niệm kệ Hồi Hướng một lượt. Hồi Hướng có nghĩa là gom về, tức là một 
phương pháp đem công. đức niệm Phật, niệm kinh gom vê một nơi. Gom về 
nơi nào? Gom về việc cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới! 

Chăng riêng gì niệm Phật, niệm kinh mới hồi hướng về Cực Lạc thế giới, mà 
bất luận làm việc lành nào cũng đều phải hồi hướng về Cực Lạc thế giới. Càng 
tích thêm được một phần công đức thì hy vọng được vãng sanh cảng tăng 
thêm một phần. Nếu làm công đức nhưng chẳng hồi hướng cầu sanh về Cực 
Lạc thế giới thì chỉ sợ đời sau chỉ được hưởng báo ứng trong cõi trời, cõi 


428 


người, vẫn cứ luân hồi trong lục đạo, chắng được giải thoát. Phước báo càng 
lớn, càng dê tạo tội, nên kiêp kê tiêp đó càng đáng sợ hơn. 


Vì thế, người học Phật phải nên đem hết thảy công đức hôi hướng vãng sanh 
Tây Phương thì lúc lâm chung mới có hy vọng được sanh về Tây Phương Cực 
Lạc thế giới. Nhưng niệm bài kệ Hồi Hướng cũng giống như niệm Phật, phải 
từng chữ, từng câu phát xuất từ nội tâm, chăng thê niệm xuông nơi cửa miệng 
được. 


Phát Nguyện vãng sinh và hồi hướng có rất nhiều linh ứng 


Yếu chỉ của môn Tịnh Độ là Tín, Nguyện, Hạnh. Muốn vào cửa pháp này, 
trước tiên hành giả phải tin cõi Cực Lạc có thật, và đức A Di Đà luôn luôn hộ 
niệm, sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh nào quy kính, niệm hồng danh kêu gọi 
đến Ngài. Lòng tin như thế gọi là Tín. 


Sau khi đã có lòng tin, hành giả phải phát tâm chơn thiết cầu thoát ly cõi Ta 
Bà đây khổ lụy chướng duyên, mong muôn sanh về miền Cực Lạc an vui, sự 
thanh tịnh trang nghiêm vô lượng, để tu tiễn hoàn thành mục đích tự độ độ 
tha. Đó gọi là Nguyện. 


Ngẫu Ích đại sư, một bậc tôn túc về Tịnh Độ đã dạy: “Được vãng sanh cùng 
chăng toàn do Tín, Nguyện có hay không, phâm vị thâp cao, đêu bởi hành trì 
sâu hoặc cạn.” 


Từ trước đến giờ có rất nhiều người tu Tịnh độ nhờ bài phát Nguyện và Hỏi 
hướng này mà được rất nhiều điều lợi ích và cảm ứng. Có vị đang lúc đọc 
nguyện văn này, bỗng thấy các tướng lành; có vị trong giác mơ thấy Phật A 
Di Đà phóng quang chiếu soi. Những sự cảm ứng như thế rất nhiều, không thể 
thuật ra hết. 


Phát nguyện vãng sinh hàng ngày buổi sáng 


Con nguyện lâm chung không chướng ngại. 
A-di-đà đến rước từ xa. 
Quán-Âm cam lồ rưới nơi đầu. 
Thế Chí kim đài trao đỡ gót. 
Trong một sắt na lìa ngũ trược. 
Khoảng tay co duỗi đến Liên Trì. 


429 


Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn 
Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. 
Nghe xong liền ngộ Vô Sanh Nhẫn. 
Không rời An Dưỡng lại Ta-bà. 
Khéo đem phương tiện lợi quần sanh 
Hay lấy trần lao làm Phật sự. 
Con nguyện như thế Phật chứng tri 
Kết cuộc về sau được thành tựu. 


HỘI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
Nguyện đem công đức này 
Hồi hướng về Táy phương 
Trang nghiêm Phật Tịnh độ 
Trên đên bôn ơn nặng, 
Dưới cứu khô ba đường 
Nêu có ai thây nghe. 
Đêu phát lòng Bồ đê 
Hêệt một bảo thân này, 
Sanh qua cối Cực Lạc. 
Deeds - action; Good deeds = thiện nghiệp; Bad deeds = ác nghiệp 
Deem - tưởng rằng, nghĩ rằng 
De facto - trên thực tế 
Defecating - tống chất phế thải ra khỏi cơ thể 
Defection — đào ngũ, bỏ theo địch, bỏ đảng, bỏ đạo 
Defer — trì hoản, chậm lại 
Deference — chiều ý, chiều theo, sự tôn trọng 
Deferred reIncarnation - hậu báo 
Defile — Impure, staIined = ô nhiễm (Three defilements: tam độc) 


(creed = tham; 1ll-will = sân; 1gnorance = s1) 


430 


The Three Poisons: Greed, Anger and Ignorance - Tam Độc 


The cause of human suffering, as explained in Buddhist terms, 1s øreed, anger 
and I1gnorance. These negative traits and fundamental evils are called the 
Three PoIsons, because they are dangerous toxIns In our lives. Not only are 
they the source of our unquenchable thirst for possessions, and the root cause 
Of all of our harmful 1llusions, but they are painful pollutants, which bring 
sickness, both physical and mental. 


Greed”s companions are desire and lust, and these passions and attachmenfs 
cause us to want to “øet hold of” things, and to have more and more of them. 
Anger”s friends are hatred, animosity and aversion, which cause us fo reJectf 
what displeases us or Infringes upon our ego. lIgnorance, which 1s “not 
knowing,” especially not knowing our true nature, paves the way for delusion 
or 1n our believing something that 1s false. 


These polsons Ffil our lives with suffering, unhappiness and 
unsatisfactoriness. They cause us to make unskIllful decIsions, which affect 
our future. They cause us to have self-serving and dishonest intentions, which 
1n turn cause us to act unethically and immorally. They are the roots of not 
only our own pain and misery, but those of our loved ones” and of socIety. 
Fortunately, there 1s a way to eradIcate this trio of contaminants. The practice 
of loving kindness and compasslon 1s the medicine and enlightenment 1s the 
antidote. 


Many of us are apt to be dominated by one of the poIsons. Even when one 
domnnates the other two are always lying dormant, like dry seeds that can 
sprout whenever nourished. If one 1s dominated by anger, one tends to be 
depressed or obsessed over political views, real or Imagined enemIes, or any 
Of life”s negative realities. If the dominating poIson 1s greed, then 1t can be 
manifested by stinginess, lack of compassion, hoarding or self-indulgence. 
One tends to be attached to material things, thinking that more 1s better and 
that getting things wIll bring happIness. When we are Ignorant, we are no( 
realizing our potential for true happiness, which 1s our true nature, our Buddha 
nafure. [ønorance causes 1nsecurity and a feeling of weakness, powerlessness 
and apathy. 


Buddhist teachinss tell us that because of our connectedness, these personal 
polsons are reflected In our socIety. Greed, for example, 1s reflected In the 


431 


desfruction of the environment. Such reflections, however, are Impermanent, 
changeable and transitory. They can be transformed for good. Anger, for 
Instance, can cause us to rally agaInst Intolerance, 1nJustice and ImmoralIty. 
If we are aware of the Three PoIsons, theIr causes and theIr cures, we can bring 
about a wonderful metamorphosIs. Throuph the practice of loving kindness 
and compassion, these bItter poIsons can be changed Into sweet necfars, from 
which wIll evolve true happiness, replacing the fakes and counterfeits we have 
become used to. When we realize our interdependence, our connectedness and 
oneness, we rid ourselves of the poisons that keep making us sick. 


(Three) Defilements — Tam Độc: gọi tham, sân, si là ba độc vì chúng 
hại người, nhiều đời nhiều kiếp. Nếu chỉ lo sám hối không thôi thì e rằng công 
việc này có lúc trở nên hình thức, không mang lại kết quả cụ thê nào. Đã biết 
gốc của khô đau là tam độc mà không chịu tìm phá tận gốc tận rễ thì khổ đau 
vẫn hoàn là khổ đau. 


Tham: là ham thích, muốn chiếm đoạt cho mình. Có nhiều hình thức tham: 
tham tiền bạc, tham danh vọng, tham sống lâu, tham cờ bạc, rượu chè, sắc 
đẹp. ..Do tham nên nghĩ ra trăm phương ngàn kế để chiếm cho được thứ mình 
ham muốn, dù rằng phải dùng phương kế ác độc. Như vậy lợi mình, nhưng 
hại người. Vì thế mà càng ngày nghiệp ác càng nhiều làm hại đời này và các 
đời sau. 


Tưởng rằng có nhiều thì sướng, nhưng lòng tham không đáy, chăng bao gIỜ 
thấy đủ, phải lo kiếm thêm. Sau đó phải lo bảo vệ thứ mình có, cả một sự rắc 
rỗi phức tạp! Tâm không an nổi. Tâm không an thì chắng thê gọi là sung sướng 
được! 


Sân: là nóng giận. Nói rộng ra, sân còn có nghiã là cáu kinh, căm hờn, thù 
oán.. 


Người ta dễ nỗi nóng vì nhiều nguyên do, vì bị ai nói chạm đến mình, vì bị ai 
động đến quyền lợi vật chất và tinh thần của mình, vi phạm đến mình, gia đình 
mình, dòng họ mình, đảng phái mình, đất nước mình. Cái nguy hại của nóng 
giận là không tự chủ được mình, cho nên có thể nói những lời số sàng thô tục, 
có thể hành động hung dữ, cục căn, có thê đi tới âu đả và đồ máu. 

Sân mang hai hình thức: bộc lộ và ngắm ngầm. Sân bộc lộ thì dễ nhận tuy 
rằng nguy hiểm. Nêu người chung quanh biết cách làm dịu thì có thể thu xếp 
cho yên ôn. Sân ngắm ngầm đáng sợ hơn: 


432 


“Bê ngoài thơn thớt nói cười,” 
“Bê trong nham hiêm giêt người không dao”. 
Ngâm ngâm nên căm hờn, thù oán, dai dăng ngày này qua ngày khác, năm 
này qua năm khác. Nghĩ cho cùng người nuôi căm hờn thì chính mình khô 
yq 
trước. 


Sỉ: là si mê không nhận ra đâu là phải đâu là trái, đâu là thật đâu là giả. Theo 
đạo Phật cái si nặng nhất là nhận lầm cái thân này là cái TA thật, Cái tâm sinh 
diệt này là cái TA vĩnh cữu. Đã nhận lầm rồi nên bao nhiêu suy nghĩ, lời nói, 
hành động đều theo đó mà lầm luôn. Phân tích đến nơi đến chốn thì si là gốc 
của tham và sân, nên lẽ ra phải đọc SI THAM SÂN mới thuận. 


Do nhận lâm thân này là cái ta chân thật nên bao nhiêu năng lực dôn hêt vào 
việc làm cho cái ta ây đẹp lên, mạnh lên, sướng lên, bao nhiêu ham muôn đêu 
cho hưởng cả, vì thê mới có tham. Tham không được, hay không đủ, thành ra 
sân. 


Nhận lầm cái TA nên cho mình là nhất, cái gì mình cũng là nhất, vì thế có ai 
nói chạm đến là la hét hoặc đề tâm thù oán. Ngồi chỗ đông người, ý kiến khác 
nhau, thấy a1 cÓ ý kiến khác mình là không vuI, hoặc là không vui ra mặt, hoặc 
là ngẫm ngầm hờn giận. 


Chấp cái TA này là thật nên tìm thuốc trường sinh bất tử mà quên mất răng 
đã có sinh là phải có tử tiếp theo, chăng thế nào tránh được. Muốn bắt tử, chỉ 
có một cách, đó là vô sinh. Muốn vô sinh thì phải tu giải thoát khỏi sinh tử 
luân hồi, theo đường mà chư Phật đã chỉ dạy. 


Để chống lại ba độc thì: ngoài việc sám hối cho đúng cách, chúng ta phải 
quán, tức là phải bình tâm suy nghĩ sâu xa và kỹ lưỡng về hai đề mục: vô 
thường và vô ngã. 


Quán vô thường, quán vô ngã tức là quán duyên hợp thì hiểu được quy luật 
căn bản của kiếp nhân sinh, từ đó can đảm áp dụng vào đời sống hằng ngày 
thì đần dần sẽ bớt được tham sân si; trí huệ và từ bi mở rộng và đễ dàng đi 
vào con đường giải thoát. 


Tóm lại, tham sân si là ba thứ thuốc độc làm hại con người, ngăn cản con 
người tiến lên trên con đường giác ngộ và giải thoát. Gốc của tam độc là si 
mê, s¡ mê làm cho người ta nhận lầm, nhận lầm cái TA này là thật, từ nhận 
lầm, nghĩ lầm nên hành động lầm, tạo nghiệp ác, lôi cuốn con người vào vòng 


433 


sinh tử luân hồi. Do đó, việc tu tập nhằm phá cho được cái TA giả dối đó. 
Việc này vô cùng khó khăn, vì thê Phật tử chúng ta không những phải sáng 
suôt mà còn phải hêt sức kiên trì, nhân nại. 


THAM SÂN SI- Tam Độc 


- Tham: ham thích, muốn chiếm đoạt cho mình. 

- Sân: nóng giận — cáu kỉnh, căm hờn, thù oán. 

- S1: mê không nhận ra phải trái, thật giả là gộc cuả tham và sân. 

Quán vô thường, quán vô ngã tức là duyên hợp, hiểu được quy luật căn bản 
cuả kiếp nhân sinh, từ đó áp dụng vào đời sông hàng ngày, dần dần sẽ bớt 
được Tham Sân Si. Trí tuệ và từ bi mở rộng, dễ dàng đi vào con đường giải 
thoát. 


Phiền Não: những thứ mê đắm, lầm lạc, ham muốn làm hại chúng sinh, thúc 
đây chúng sinh lo lăng, tính toán, bực rọc, đi tới việc làm bậy, gây ra nghiệp 
xâu đê sau chịu quả báo khô sở. 


Theo kinh “Quán Vô Lượng Thọ Phật”, tránh phiền não phải: 

- Thọ Tam Quy, Ngũ Giới (cho tới cựu túc giới) 

- Tu thập thiện, hiểu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng. 

- Phát Bồ Đề Tâm, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh Đại Thừa, khuyên 
mọi người tu theo Phật. 


(Phiên não trái với Bô đê=giác ngộ) 


Chúng ta từ đâu đến: nhờ kinh khởi thế nhân bản, con người gốc gác từ những 
chúng sinh từ cõi trời Quang Âm thiên thác sinh qua trái đất này. Con người 
là hợp thể của ngũ uấn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thân, tâm (sắc) là hai 
thành phần của con người. 


1. Ta là hợp thê Danh và Sắc. Ta có nhưng giả có. Cái “ta xã hội” vân có, 
cải “ta đê tu hành” vân có. 
Sã Ta từ cha, mẹ và nghiệp lực cuả mọi đời trước. 


3. __ Tạo nghiệp lành và chí thành sám hồi để ngăn nghiệp dữ, như đắp đê 
ngăn lụt vậy! 

4. Chết rồi đi tái sinh, các bậc thánh lên Niết Bản. 

5. Có thể thoát sinh tử luân hồi bằng: 

- Tu thành Thánh 


434 


Ẹ Pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh về cõi tịnh độ của đức Phật A-Di- 

Đà, lên đấy đề tu. 

6. Tu giải thoát phải đầy đủ Phước và Huệ. 

VÃ Cần có tự tín và kiên nhẫn đề tu. Phật tính có sẵn ngay trong ta. 
---0Ö0o--- 


Defilement of ignorance - Âvijjasava = vô minh lậu: Không thấy chân lý, 
nghĩa là không thấy được vô thường, khổ và vô ngã, và thấy sai lầm: cho rằng 
thế gian là trường tồn, an vui và có tự ngã. 


Wisdom Removes Ignorance, the Base of the Defilemenfs 


lgnorance 1s not-knowing, or 1† 1s wrong view — knowing what 1sn't so. lt 
spolls our lives by leading us to see the world In a false way. Through 
Ipenorance, we see the world as filled with permanent, satIsfactory, complete 
wholes (selves). We do not see a never ending flow of change, like a wave 1n 
the sea. Time after time, we feel excited at the prospect of getting something, 
and delight in getting 1t. Sometimes we wIll do anything to get 1t, whatever 
the cost to us or others (but, we hope, mostly others). AlI this Inspite of the 
many times In the past when similar events ended up 1n disappoIntment, 
{rustration and failure. And we cling to ourselves as permanent egos, even 
though we know we are continually changing. These Ignorant delusions 
colour our lives, and lead to suffering. 


For Instance, I get the Job of a lifetime. I get excited at the prospect of the 
wonderful life I wIll live now T am a Job-Title. I now have money, power and 
security. [ will do anything to keep this Job, even 1f others are hurt or deceived. 
I feel this high' In spIte of the many times 1n the past when things didn't work 
Out. Äs time passes, the excItement of afttainment wanes, and the Job may get 
boring. The deception or worse that I do for the Job leaves me feeling guilty 
and ashamed. Perhaps the thought arises that I could have done something 
better In life, something truly beneficial to others. Sooner or later, I realise 
that the 'permanent nature of this 'wonderful Job' decays, making 
Impermanence obvious. The Job 1s no longer exciting. The money and the 
power become less Important to me, or dIsappear. 


The lovely 1dentity as a Job-Title fades quite quickly. But 1t 1s not only the 
Job. Even I (as a body), begin to age and grow old. I am not a permanent 
whole, a permanent self. In any case, the-Job does not go on for ever, because 
we are all mortal. 


435 


lgnorance vells this true nature of things. We see the world as permanent, 
delightful, and ourselves as a permanent "I”. Because this 1s a false view 1t 
ends 1n suffering. So to eradicate suffering, we need to clear these veils of 
Ignorance. Wisdom clears these veils and reveals life for what If truly 1s. We 
develop wIsdom by seeing the true nature of things. We do this by deeply and 
widely seeing things through our senses, not through our minds. We stop 
looking at the world throuph the veIl of dreams and wIshes, and see 1t through 
Our sense organs. We do this through Insight (vipassana-bhavana). We stop 
trying to be sfatues Írozen 1n time, trying to cling to things, and 1nstead, 
become surfers riding the waves of realIty. 


Normally we do not see experlence through our senses alone. We see 1t 

through a fog of mental delusions that hides the truth. We see 1t through our 

hopes and fears, and through our memorles. We are so Iimmersed In these 

dreams that we do not live in the real world. Instead we live 1n a delusory 

world of fabrications. (A world of suffering by Ken J. Ward) 

Defrock — deprive = bắt bỏ áo thầy tu 

Defuse — tháo ngòi nổ 

Defy - thách thức, thách đó, bất chấp, coi thường 

Degenerate - decay = suy thoái 

Deification — tôn sùng, phong thần thánh 

DelIty — a figure used 1n meditation, visualization or tantra; a manifestation 
Or represenfation of enlightenment or Buddha mind. 

In religious belief, a deIty 1s a supernatural being, who may be thought of as 

holy, divine, or sacred. Some religlons have one supreme detty, while others 

have multiple deItles of various ranks... 

Deltty - thần thánh; sun deity = nhật thiên tử; demon delIty = ác thần 

Deject — làm buồn nãn, làm thất vọng 


Deleterious - harmful = có hại, độc 


Delicacy — duyên dáng, thanh nhã (món ăn ngon) 


436 


Delineate — mô tả, phác họa (Delineation = sự phác họa) 

Delirious — mê sảng, hôn mê (Delirium — tình trạng mê sảng) 

Deliverance - giải thoát 

Deluded — mislead, deceived = bị đánh lừa, lừa dối (deluded mind = tâm mê 
mò) 

Delusion - sự lừa gạt 

Delve - chỗ trũng, chỗ lõm sâu 

Demarcation - sự phân ranh giới 

Demeanor — cách cư xử hạ cấp (demean = hạ mình) 

Demnse — thuê nhượng 

Demographer — nhà nhân khâu học 

Demonology = shamanism — khoa nghiên cứu ma qủy 

Shamanism 1s a practice that Involves a practitioner reaching altered states of 

COnscIousness 1n order to encounter and Interact with the spirit world and 

channel these transcendenftal energIes Into this world. A shaman 1s a person 

regarded as having access to, and influence 1n, the world of benevolent and 

malevolent spirits, who typIcally enters Into a trance state during a ritual, and 

practices divinatIon and healing. 

Dendrochronolosy — tree ring dating = khoa nghiên cứu tuôi thọ của cây 

Denigration - phi báng, gièm pha, bôi xấu 

Denomination - đặt tên, gọi tên 

Denote - biểu thị 


Denunciation - sự tô cáo, tô giác 


Denuded - bị loại bỏ 


437 


Dependent Origination - Sự tạo tác do điều kiện mà có 


What 1s the key to this process of change? When we speak of continuous 
change, It does not imply a moment by moment disintegration 1n the sense 
that an obJect In the first moment encounfers some new cause Íor 1(s 
đisintegration 1n the next moment, whereupon the thing that exIsted In the first 
moment disintegrates. Rather, 1t implies that the cause that 1nitially produces 
something ensures that 1t comes 1nto being as something that, by 1ts very 
nature, wIll disintegrate. Things are perIshable on account of theIr nature. Let 
us relferate: we are not sayIng that things are first produced by one particular 
cause that brings them Into being and then later made to disintegrate by 
meefing another cause that brings about their destruction. The cause of theIr 
arising 1s 1fself the very cause of their destruction. They come Into beIng 
already possessing the character of perishable things. That means that the 
cause for theIr arising turns, moment by moment, Into the cause of theIr 
destrucftion. 


So any phenomenon produced by causes 1n this way 1s dependent on those 
causes. [f things were exIstent 1n theIr own ripht, 1ƒ they exIsted naturally, they 
would be Innately and Independently exIstent. And something that was 
innately or independently existent would have to be unalterable. Yet we can 
actually see that things are susceptible to change; we can see how they are 
dependent on causes and conditions other than themselves. Whenever we take 
as an example, something with a tangible form or an inner experlence, 1t onÏy 
comes about through the power of causes other than 1(self. 


That 1s not all, however. If we think further about any ítem, a flower, for 
Iinstance, 1t has so many aspecfs — 1fs shape, color, scent, taste, and more. lf 
we speak of these as the propertles of something, 1n this case they are the 
properties of our flower — the flower”s shape, the flower”s color, the flowerˆs 
scent, and the flower”s taste. With the single flower as the basis of these 
SpecIÍic properties, we can assIgn to 1t these specIfic attributes of shape, color, 
scent, and taste. It possesses these properties. This 1s a fact. SpecIfic properftIes 
can only be assigned to some basis for them, and, If there are specIÍic 
properties, there has to be some basils on which these propertles can be 
assiened. Now the basis of the properties and the properties themselves do 
seem to be distinct from one another, but 1ƒ we think 1t through another step, 
once we have eliminated the specIfic properties of something — such as the 


438 


shape, and so on — 1ƒ we then seek further for the thing 1tself that 1s the basIs 
of the propertIles, we cannot find It. 
(Mind In Comfort And Ease — His Holiness The Dalai Lama) 


Dependent Origination - Tạo Tác Do Điều Kiện (Thập Nhị Nhân 
Duyên) = Lý Duyên Khởi, Skt. Pratityasamutpada 


Thập nhị nhân duyên là một chủ đề quen thuộc, thường được đề cập và bình 
giải trong nhiều sách, bài viết cũng như băng đĩa. Tuy nhiên chúng ta cũng 
thử tim hiểu xem Phật giáo Tây phương tiếp cận và giải thích khái niệm này 
như thế nào. 


Có thê người đọc cũng sẽ ngạc nhiên đôi chút trên phương diện thuật ngữ, lý 
do là các học giả Tây phương nói chung không nhất thiết dựa vào kính sách 
băng Hán ngữ để bình giải và thông thường thì ngoài những tư liệu bằng tiếng 
Hán các tác giả Tây phương còn căn cứ vào các kinh sách bằng tiếng Phạn và 
tiếng Pali. Hơn nữa các học giả Tây phương lại được thừa hưởng một gia tài 
văn hóa lâu đời về triết học cũng như những hiểu biết cận đại về khoa học, do 
đó kinh sách dịch thuật của họ khá cởi mở, minh bạch và chính xác, Trong khi 
đó kinh sách tiếng Việt lại chịu ảnh hưởng quá nặng nề từ kinh sách Trung 
hoa đã được dịch thuật từ nhiều trăm năm cho đến hàng ngàn năm trước. 


Thập nhị nhân duyên trong kinh sách bằng ngôn ngữ Tây phương được dịch 
là Mười hai mối dây tương liên hay Mười hai mối dây lệ thuộc hoặc trói buộc. 
Gốc tiếng Phạn của Thập nhị nhân duyên là Dwadasanga hay còn gọi là 
Dvadasa nidana, nguyên nghĩa của các cụm từ này là mười hai mối dây tương 
tác, tương tạo hay tương liên. Riêng chữ pratityasamutpada còn có nghĩa là sự 
tạo tác lệ thuộc hay sự tạo tác do điều kiện mà có. Người Tây phương dịch 
chữ pratityasamutpada là interdependance, thật hết sức đơn giản và chính 
xác, còn kinh sách gốc Hán thì dịch chữ này là Lý đuyên khởi. 


Thí dụ trên đây cho thấy một số khác biệt về thuật ngữ giữa kinh sách Tây 
phương và kinh sách gôc Hán. Thật vậy, ngôn ngữ dùng để chuyền tải Đạo 
Pháp rất quan trọng. Nếu một ngôn ngữ có câu trúc ngữ pháp minh bạch, có 
khả năng thích ứng với khoa học và triết học hiện đại thì sẽ có nhiều hy vọng 
mang Đạo Pháp đến gần với con người trong các xã hội ngày nay hơn. 


Mặt khác, trên phương diện nội dung thì khái niệm vê Thập nhị nhân duyên 
là một khái niệm khá khó đê năm bắt và thâu triệt, vì khái niệm này bao hàm 


439 


khá nhiều hiện tượng liên quan đến cả hai thế giới vừa vật-chất và phi-vật- 
chất, liên đới với sự hiện hữu của con người cả trên phương diện thê xác lẫn 
tâm thần. Sự tổng kết hay tổng hợp ấy lại dựa vào thật nhiều quy luật khác 
nhau như nguyên nhân hậu quả, sự tương liên (prafifyasamufpada - lý duyên 
khởi), sự tái sinh, hiện tượng vô thường, v.v... Thật ra thì mọi hiện tượng trong 
vũ trụ đều tùy theo cơ duyên mà biến động không ngừng, không nhất thiết 
phải theo chiều dọc hay chiều ngang. Tuy nhiên Đức Phật đã chọn ra mười 
hai biến động trực tiếp nối kết nhau thành một vòng tròn để chỉ cho chúng ta 
nhìn thấy một cách cụ thể, trực tiếp và đơn giản về cách thức hiện hữu của 
chính chúng ta trong thế gian này. Mười hai chiếc khoen của sợi dây xích đó 
đang tác động đề buộc chặt sự hiện hữu của chúng ta và kìm giữ chúng ta bất 
tận trong cõi ta bà. 


Chu kỳ liên kết mười hai hiện tượng thường được cụ thể hóa bằng một bánh 
xe vẽ trên một tấm tranh gọi là Thăng-ka (thanka). Bánh xe đó mang tên là 
Bánh xe của sự hiện hữu hay Bánh xe luân hồi. Hình vẽ trên tâm Thăng-ka rất 
phức tạp vì bao hàm thật nhiều chỉ tiết. Ngoài tính cách thiêng liêng biểu hiện 
cho Đạo Pháp, tâm Thăng-ka còn có mục đích giúp người Phật tử nhìn vào đó 
để tìm hiểu và học hỏi về Phật pháp mà không cần phải biết đọc, chỉ cần nghe 
giảng một lần là hiểu, nêu không nhớ hết thì nhìn vào những biểu tượng của 
tấm Thăng-ka sẽ nhớ lại ngay. Nếu có nhiều thì giờ thì có thể ngồi xem để chú 
tâm vào đấy mà chiêm nghiệm từng chi tiết một. (Hoang Phong) 


No-self and dependent originafion: 


After presenting the four noble truths, the Buddha then states: "My release 1s 
assured. This 1s the last birth. There 1s no further becoming.” Here the Buddha 
1S asserting that he has realized selflessness or no-self (Pali: anatta) -the 
Buddhist view that what we call the ”"self” does not exiIst as a singular, 
independent, permanent entity, but 1s rather an ongoing process. Therefore, 
through complete understanding of the four noble truths, the Buddha has 
removed the causes and conditions for an ordinary rebirth (rebirth in samsara). 
This phrase can dlso be understood as an expression of dependent 
OrIginafIon. 


Vô Nøã và Duyên Khởi 


440 


Cái thắc mắc lớn nhất về giáo lý Duyên Sinh, Vô ngã của người học Phật vẫn 
là: khó mà quan niệm được một pháp giới hoàn toàn vô ngã. Làm sao mà có 
thê tôn tại, nêu là vô ngấ? AI sinh tử, luân hôi? AI tu? A1 chứng?... 

Theo Phật giáo, gốc của sinh tử là vô minh. Vô minh là nhận lầm thực tại vốn 
không có "ngã" thành có "ngã". Sinh tử chính là sự nhận lâm có cái "ngã" ây. 
Thực sự, không có "ngã" trong sinh tử, luân hôi. 

Tu là lộ trình đi khỏi sinh tử, luân hồi; có nghĩa là đi ra khỏi sự trói buộc đầy 
sương mù của sự châp có ngã, là đoạn trừ cái ngã ây. Đoạn trừ cái châp ngã 
là đoạn trừ hêt thảy vọng tưởng. 

Duyên khởi nói lên thực tính của các pháp. Thực tính ấy là Duyên sinh tính 
hay Vô ngã tính. Trung Bộ Kinh L, sô 28; Tương Ưng III, tr. 144 và Tiêu Bộ 
I, tr. 48, chép lời Thê Tôn: "4i /háy Duyên khởi là tháy Pháp. Ai tháy Pháp là 
thây Phát. ” Thầy Phật quả là sự giác ngộ tôi thượng. 

Nếu đi vào phân tích giáo lý, thì từ giáo lý Duyên khởi ta thấy rõ vô ngã tính 
của các pháp. Vô ngã là giáo lý độc đáo nhât của Phật giáo, độc đáo nhât của 
lịch sử Tôn giáo và tư tưởng của nhân loại, làm nên tảng chủ yêu cho các giáo 
lý Bắc tạng và Nam tạng. 

Depraved — suy đôi, sa đọa 

Deprecatory - khẩn khoản, nài xin 

Deracinate - nhồ rễ, trừ tiệt 

Deride - chế nhạo, chế diễu 

Derision - sự chế nhạo, chế diễu 

Derogatory — xúc phạm đến danh dự, uy tín, danh giá 

Desecrate — làm mắt tính thiêng liêng 


DesensitizatIlon - mât cảm giác, vô cảm 


Desiccated - được làm khô 


441 


Desire realm - dục giới - The desire realm 1s one of three realms (SanskrIt: 
dhatu, Tibetan: khams) or three worlds In traditlonal Buddhist cosmology Into 
which a being wandering In samsara may be reborn. The other two are the 
form realm, (SKT: rupa-dhatu) and the formless realm (SKT: arupa-dhatu). 


Within the desire realm are either five or six domains (SKT: gatIl, also 
sometimes translated as "realm”"). In Indo-Tibetan Mahayana Buddhism there 
are six domains (Standard Tibetan: rigs drug gi skye gnas) and In Theravada 
Buddhism there are only five, because the domain of the asuras 1s not reøarded 
as separate from that of the devas. Taoism also features the five realms... The 
thirty-one realms are also known as the "thirty-one paths of rebirth", the ”sIx 
paths of suffering", the “six planes”, and the "six lower realms"”. They stand 
1n contrast to the higher attainments of the Ten spiritual realms. 


Dục giới - nơi Tham Ái cai trị danh sắc (thân tâm) chúng sinh. Chư thiên trong 
6 cõi trời dục giới đang hưởng quả báu an lạc cõi trời do thiện nghiệp của 
mình đã tạo, nên cũng không có cơ hội thuận lợi tạo phước thiện bô thí. Chư 
thiên nào muốn tạo phước thiện bố thí, chư thiên ấy phải hiện xuống cõi người 
mới có cơ hội tạo phước thiện bồ thí. 


Desist - ngừng, thôi, nghỉ 

Desparate — khác loại, khác hăn nhau 

Despatch - bốc đở nhanh 

Despondency — ngã lòng, thất vọng 

Despotic — chuyên chế, chuyên quyền (Despotism - chế độ chuyên quyền) 
Destiny - Vận số, vận mệnh, số phận 

Destiny and Karma 

The law of karma states that each ones destiny either happy or sad feelings 1s 
decided by theIr own karmas and not by their good or bad luck. It 1s the 
leftover energy or the carrled accounfs from the past life to the prevIous one. 
Karma 1s to be dealt all through the Journey of life ti we reach 1ts karmic 


destiny thus referring to the cholces we have made 1n this lifetime to clear, or 
follow through on karma accumulated In past lifetimes. But however the 


442 


destiny fixed by each ones soul may either vary completely or 1t may be larger 
than the karma 1(self. Each ones destiny 1s Influenced by the karma which also 
acfs as a cafalyst to reach our fate and for those who believe 1n fate typIcally 
adhere to a religIous philosophy 1n which the outcomes are all predetermined 
thus becoming the victims of øod or themselves. 


Karma and destiny has a very close relatlonshIp to each other for the former 
1s nothing but the good or the bad deeds done by us which eventually decides 
our destiny. Thus a persons character or personality can be studied by his 
karma In the present life. No person 1s born good or bad but only his karma 
decides 1f he or she 1s a noble or a criminal. An account of all our good and 
bad deeds 1s recorded by god and accordingly we get either a bad or a good 
frui. A body-mind wIll always have some karma, some process 0Ÿ actIVIty 
which keeps 1t acting and reacting, whereas a conscIous person 1s one who 
becomes very well aware and IdentIfy his true self transcending himself from 
nature and thus becoming free from karma and gaIns more freedom. 


Thus awareness of one's own self 1s the answer to escape from the bondage of 
karma. Such people are very rare and they work a lot on spiIritual evolution. 
Person who suffer because of their karma deserve 1t but 1t doesn't mean that 
we should not help them to come out of their suffering. We should try to 
alleviate all for relieving another person's suffering not only helps them; 1t 
øenerates øood karma for us and sends out good vibrations Into the world 
whereas letting them suffer without ø1ving a helping hand may result in bad 
karma for us. 


The Law of Karma,, states that a poInt of merit 1s added to our life for every 
posItive deed we do and similarly a point of demerit for every negatIive deed 
we do. Thus as the sayIng øoes as yOu sow so you reap, one has to face hIs 
destiny according to his karma. From the books of karma 1t 1s said that one 
øaIns happIness In some form or the other by every good deed he does whereas 
a bad deed 1s returned by sorrow 1n some form. Throughout our ÏIves, we are 
either settling an old account of fulfilling our destiny, or creafing a new one 
and once I 1t 1s not settled In this birth, 1t gets carried over to the next birth. 
None of us aware of what we destined or In our past birth but we ørowW OVver 
through consecutive Incarnatlons with the help of karma. Karmic debt can 
never be closed for 1t gets carried over again and agann till we repay 1t. ŠSimilar 
1s the earning of karmic credIt. 


443 


Karma and destiny are like two different threads woven 1nfo a single fabric 
and 1s very difficult to differentiate. It 1s very difficult for our souls to get rid 
Of paInful exIstence of lifetime without karma. Karma 1s something like where 
in our planned lifetime we have learning opportunifles In the present as well 
as 1n the next birth. When we go off track 1t 1s karma which protects and guide 
us back to the track .But for the only fact that 1t 1s slow because of Its relation 
with destiny waiting or the next Incarnafion. 


Delayed karma 1s like a person who doesn't smoke 1n this birth might end up 
with lung cancer In much latter part of his life for he would have smoked In 
his previous 1ncarnation and because of his good deeds there was a delay In 
him getting cancer. Today there might be good or bad things manIfesting us 
because of the karma which we would have got In our earlier births and 
similarly for all the positive and negative things we are doing now may be 
mamifested In any of our future birth. Karma works behind the scenes and we 
only get to see the effects In the physical world and not aware of anything 
happening In the subtle worlds.Thus all the difficultles undergone by us are 
due fo our destiny which can only be reduced by spiritual practices for destiny 
1s completely based on a spiritual aspect. Each of us should be able to control 
our material desires and physIcal desires by means of our spiritual desire. 
(From FaceBookK) 
-—-0Ö0--- 
Định mệnh và nghiệp quả 
(Bác sĩ Thái Minh Trung - chuyên khoa Tâm Thần) 


Định mệnh là gì? 


Một số người tin rằng những diễn biến xảy ra trong cuộc đời đã được an bài 
sẵn. Khoa chiêm tinh (astrology) tin rằng những diễn biến trên quả địa cầu và 
tánh tình con người đều bị ảnh hưởng bởi những vị trí ngôi sao trên trời. Nếu 
ta sanh vào ngày tháng nào đó thì sẽ bị dấu ấn của những vì sao ảnh hưởng 
lên tánh tình và những diễn biến trong cuộc đời. Những người đó tin rằng ngay 
khi sanh ra là định mệnh đã an bài rồi, không ai chạy khỏi hết. Thí dụ người 
tuổi Sửu thì trong cuộc sống sẽ trải qua những năm thuận và năm ky tuổi. Năm 
thuận và ky như những cái đèn xanh đèn đỏ của đời người. Năm thuận thì gặp 
đèn xanh nhiều, làm gì cũng êm xuôi và năm ky thì trường hợp ngược lại. 


Người đạo Ki tô giáo tin rằng những gì xảy ra cho họ là do ý muốn của Đức 
Chúa Trời. Chúa đặt đâu ta ngôi đó. Có người Chúa đặt vào hoàn cảnh giàu 
sang, còn người khác bị lâm vào hoàn cảnh nghẻo đói. Ta không cãi ý Chúa 


444 


được. Ta cần cầu nguyện đề cho Chúa thương xót mà thay đổi hoàn cảnh cho 
ta. Có thê những hoàn cảnh khó khăn là những thử thách nên ta không nên 
than trời trách phận. Một số con chiên còn mang mặc cảm tội lỗi là mình đã 
làm gì khiến Chúa phật lòng nên Ngài mới đặt mình vào hoàn cảnh khô sở. 


Người Phật tử thì tin rằng định mệnh là nghiệp. Mình đang ở hoàn cảnh xấu 
là do mình tạo nghiệp xấu từ kiếp trước. Mình nên "trả nghiệp" bằng cách chịu 
đựng một thời gian thì nghiệp sẽ hết. Khi cái nghiệp xảy ra thì mình không 
thay đổi được. Nhiều người cũng không muốn thay đổi vì e rằng làm như thế 
nghiệp sẽ nặng hơn. Giống như thiếu nợ thì phải trả cho chủ nợ, cứ khất nợ 
hoài thì nó chỗng chất, mình sẽ trả không nổi. Có nghĩa là mình muốn thoát 
hoàn cảnh này thì sợ gặp phải hoàn cảnh xâu hơn nữa, như tục ngữ có câu: 
chạy ông mô mắc ông mả. Những người tin hoàn toàn vào định mệnh thì sẽ 
rất thụ động. Nói đúng hơn họ sợ làm cái gì đó khác hơn để thay đối hoàn 
cảnh, nên phải đứng yên căn răng chịu đựng. Đó là những người rất lo âu 
trước cái vô định của cuộc sông nên thích tin vào một đường lối đã vạch định 
săn. 


Quyền lựa chọn 


Khi phân tích kỹ ta thấy răng khoa chiêm tinh không có đưa ra một định mệnh 
không thể thay đổi. Con người có quyền chọn lựa ngày tháng tốt để bắt đầu 
công việc làm ăn quan trọng, chọn lựa chồng hay vợ hạp tuôi để tránh những 
mâu thuẫn về tánh tình. Ngoài ra dân gian có câu: cái đức thắng cái số. Nếu 
ta ăn ở hiền lành thì nếu gặp "năm tuổi" thì sự xui xẻo sẽ ít hơn. Ngày nay 
khoa học hiểu rằng mỗi người chúng ta đều có một nhịp điệu sinh hóa (bio 
rhythm) thay đồi theo sức hút các ngÔI sao. Ở phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt có 
nhịp điệu sinh hóa thấy. rõ. Khi ta bắt đầu công việc quan trọng vào thời điểm 
nhịp sinh hóa cao thì dễ thành công hơn. Tuy nhiên ảnh hưởng của nhịp sinh 
hóa không đáng kê so với ảnh hưởng của ý định (ntention). Ngay khi ta ở giai 
đoạn nhịp sinh hóa cao mà có ý định xâu (tham lam, hờn giận) thì ý định sẽ 
làm biến đổi nhịp sinh hóa theo chiều xấu. 


Đạo Ki tô cũng thế, đề cao sự chọn lựa và ý định tốt. Chúa Jesus không lên án 
người đàn bà ngoại tình bị dân làng muốn chọi đá cho chết, như người dân 
làng thường tin là định mệnh của những người đàn bà ngoại tình. Ngược lại 
Chúa khuyên dân làng hãy dừng lại và có những lời khuyên đề cao sự tha thứ. 
Chúa khuyên chúng ta nên có ý định tốt và chọn lựa sự tha thứ để thoát khỏi 
định mệnh an bài. Khi hiểu được ý nghĩa câu chuyện này thì ta thấy rõ rằng ta 
có quyền chọn lựa 2 con đường: con đường buộc tội và con đường tha thứ. 


445 


Con đường buộc tội là con đường của định mệnh: ta buộc tội và bị người khác 
buộc tội lại. Con đường tha thứ là con đường của giải thoát. 

Nghiệp trong Phật giáo cũng là một sự chọn lựa. Ta có quyền chọn lựa tạo 
dựng cơ sở của những nghiệp tốt, như cố gắng học hành để giúp ích xã hội. 
Ta có quyên. chọn lựa nghiệp xấu như hút sách và rượu chè, như thế ta đạp 
phá những tiềm năng tốt. Thí dụ như uống rượu đến xơ gan làm sức khỏe suy 
tồn. Thoạt đầu ta có sự tự do chọn lựa nhưng nếu ta chọn con đường rượu chè, 
xì ke ma túy thì dần dần khả năng chọn lựa của ta bị mất dần. Khi bị nghiện 
rồi thì ta hoàn toàn mắt sự tự do chọn lựa và trở thành nô lệ cho những thói 
quen xấu này. Những căn bệnh hiểm nghèo kéo đến làm khả năng thay đổi 
cuộc sống càng khó hơn gắp ngàn lần. 


Thế nào là nghiệp? 


Nghiệp (karma) không có gì huyền bí hết, nghiệp là tác động của những động 
lực. Động lực đó có thể ở dạng thân, khẩu hay ý. Bắt kỳ lực (force) nào cũng 
gây ra phản lực (counter force). Cái mục đích của lực và phản lực là để trở lại 
điểm yên tịnh ban đầu (mitial stllness). Thí dụ như con lật đật, ta đây nó qua 
bên phải thì nó bật trở về bên trái. Cuối cùng là nó đứng yên một chỗ. Sự đứng 
yên một chỗ có thể coi là niết bàn hay thiên đàng vì nó tượng trưng cho trạng 
thái bình thản, không căng thăng đau khổ. 


Nói về cường độ của phản lực thì trên thế giới vật chất ta có: ý nghĩ yếu hơn 
lời nói, và lời nói yếu hơn hành động. Thí dụ phản ứng của ta trước lời phê 
bình mà ta không thích: ta chửi thầm người ta ghét (ý) hậu quả ít hơn là ta la 
lỗi chửi người đó trong buổi tiệc (khẩu). Hậu quả của lời chửi bới ít hơn là 
hậu quả ta nhảy lại đánh người đó bầm mình (thân). 


Xã hội chỉ có hình phạt khi ta làm chắn thương người khác, còn tôn giáo thì 
muốn khuyên ta nên trị tận gốc nghiệp dữ bằng cách dừng suy nghĩ giận dữ 
lại. Khi ý khởi dậy thì nó tạo một tiềm năng hành động (potental Of action) 
rồi. Thí dụ nói theo phàm tục, khi cái ý ghét đã khởi dậy rôi thì ta muôn chửi 
cho đã miệng. Chửi thầm thì ngủ không được. Nhưng khi chửi bằng miệng 
mà bị đối phương chửi lại thì ta càng tức hơn. Nếu ta dẫn không được đi đánh 
lộn đến bị thương tích hay bị bỏ tù, về nhà lại càng tức hơn nữa. Như thế mà 
ta cứ tạo nghiệp thân-khẩu-ý thành một chuỗi lực và phản lực (chain of action 
and reaction). 


Sở dĩ chiên tranh trên thê giới xảy ra liên tục là vì con người không có đời 
sông tâm linh, dùng sự giêt chóc đê mong câu trở về chỗ yên tịnh ban đâu. 


446 


Người lính cảm tử quân Hồi giáo có cái ảo tưởng răng khi giết chết kẻ thù 
ngoại đạo họ sẽ được sống trên thiên đàng, có nghĩa là trở về chỗ yên tịnh ban 
đầu. Đó là sự lầm lẫn vô cùng tai hại vì khi họ tạo một động lực căm thù thì 
sẽ để lại cái phản lực căm thù, như thế cứ lưu truyền mãi không ngừng trên 
thế gian từ thế hệ này qua thế hệ kia. 


Tuy nhiên nghiệp lực, khác như dân gian nghĩ, là khi kiếp trước ta lỡ ăn trộm 
người nào đó 10 đồng thì kiếp này ta phải trả lại 10 đồng chẵn. Trên phương 
diện tâm linh, cái điểm yên tịnh ban đầu có được không phải khi ta trả lại 10 
đồng mà khi ta nhận thức ta nên vui lòng bỏ qua khi bị người khác giựt tiền 
rồi thực hiện được điều đó. Khi đọc những thí dụ của nhà soi kiếp E. Cayce 
thì ta thấy rằng chỉ có sự vui lòng bỏ qua thì con người mới "trả" được cái 
nghiệp. Nói một cách khác, sở dĩ ta mang cái nghiệp (bị phản lực/quả) vì ta 
không nhận thức được những đau khổ mà ta đã tạo ra cho người khác (lực đã 
tạo/nhân), nên cái nghiệp nó xảy ra khiến ta bị đau khổ để ta thông cảm nỗi 
khổ của người kia. Lúc có sự thông cảm thì lực và phản lực sẽ trung hòa với 
nhau. Nhưng nếu trong đau khô, ta lại thù người đó thì sanh thêm cái nghiệp 
nữa, và như thế sẽ tạo ra cái vòng lần quân mà Phật gọi là bánh xe luân hồi. 


Tha thứ là giải thoát khỏi định mệnh 


Hiểu được lực nhân quả tương tác ở nội tâm thì ta mới hiểu được tại sao các 
vị lãnh tụ tôn giáo kêu gọi sự tha thứ. Nếu không có tha thứ thì không aI có 
thê trở về cái vị trí an lạc ban đầu được. Ý nghĩa cứu thế của Chúa Jesus là 
Ngài tự nguyện tha thứ những người hại Ngài, như một gương sáng giúp nhân 
loại vượt qua được sự vay trả đời đời của hận thù. Thù qua ghét lại có thể coi 
như là tội nguyên thủy của loài người. Tha thứ mới là phép mầu nhiệm thật 
sự. Phép mẫu này ít ai nhận thấy được vì nó trong sáng trong sự khiêm nhượng 
tột bực chớ không phải là sự màu mẻ hào nhoáng của Superman hay điệp viên 
007 làm được những điều phi thường. 


Hiểu như thế Chúa cứu thế không đến với ta từ hành tinh khác mà Chúa sẽ 
hiện diện trong chính ta nếu ta thực hiện được sự tha thứ trong đời ta. Khi 
sống trong khiêm nhượng và tha thứ thì ta như con nhộng xé được cái vỏ của 
ngạo mạn đề trở thành con bướm muôn màu. Ta không đợi đến khi chết mới 
được Chúa rước. Khi ra khỏi được cái vỏ của ngạo mạn thì ngay trong giây 
phút đó ta thây Chúa hiện diện trong lòng ta. 


Phật thì khuyên ta nên hý xả, có nghĩa là bỏ qua trong sự vui vẻ. Ở dưới biên, 
có một loài cua thích sông trong vỏ sò (hermit crab), khi cua lớn lên thì nó 


447 


phải vui vẻ bỏ cái vỏ sò nhỏ để tìm cái lớn hơn chọn làm nhà. Hỷ xả cũng như 
thế, là từ bỏ sự nhỏ mọn để nhìn thấy sự rộng lượng. Hỷý xả là một phương 
pháp trị cái bịnh của ngã (cái tôi). Nếu ta cứ bám vào tiền tài, sắc đẹp, danh 
lợi thì cái lòng tham và sân của ta càng ngày càng lớn. Khi cảm thấy ta được 
càng nhiều (sở đắc) thì ngạo mạn càng tăng theo. Sự đời vô 

thường làm cho ta không bao giờ giữ được mãi mãi những gì mình muốn vì 
thế lòng tham ngày càng tăng trưởng. Khi có ai tước đoạt những gì ta đang 
được thì ta sanh lòng bực tức sân hận. 


Tham và sân là nguyên nhân chính của lo âu. Tham có thê hiểu theo nghĩa 
rộng là muốn đem về cho ta vì sợ đề lâu thì ta sẽ hết được phần lợi đó. Sân là 
sự bực bội khi gặp hoàn cảnh nghịch ý ta. Bề mặt bạo động của sân là chửi 
bới đánh lộn, còn mặt thụ động là "tự ái", hờn dỗi để bụng. Phật dạy ta nên 
thấy cái vô thường của cuộc đời để lúc được thì không tham và lúc mất thì 
không sân. Ta phải tập hạnh hỷ xả thì mới phát triển từ bi được. 


Tại sao tôn giáo nào cũng khuyên con người bó thí? Ta có thể hiểu tham, sân, 
si trên lý thuyết nhưng chỉ có hành động thực hiện sự ban cho mới giúp ta 
nhận thức rõ những hạn chế của ta. Thí dụ như khi cho mà ta thấy còn quyến 
luyến vật ta muôn cho thì lúc đó mới chợt nhận ra mình còn lòng ham muôn. 
Khi bớt lòng ham muốn đem về cho mình rồi thì mình mới thông cảm kẻ khác 
được. Đây là cách bố thí nhận thức của người có căn cơ cao. Người căn cơ 
thấp thì áp dụng bồ thí trao đổi chớ không phải bố thí nhận thức. Bồ thí trao 
đổi là bố thí để được hưởng phước lộc. Ta cho để lấy lòng đâng nào đó mà ta 
thờ phụng. Ta bồ thí để được Chúa hay Phật ban phước lành hay phủ hộ. Chỉ 
có bố thí nhận thức mới giúp ta phát triển tâm linh được. 


Thực tập tâm tĩnh lặng 


Làm người ai cũng muốn thay đổi cuộc sống cho nó tốt đẹp hơn. Khi thay đổi 
không được hay không dám thay đổi thì ta đồ thừa cho số phận hay định mệnh. 
Hoàn cảnh rất khó thay đổi khi ta duy trì tập quán, thói quen cũ. Nếu ta bị tiểu 
đường mà không chịu bỏ cái sở thích ăn đồ béo ngọt (tham) thì bịnh làm sao 
mà hết được. Một số người thì mong có phép lạ để được cứu khỏi hoàn cảnh 
khổ. Có nghĩa là họ muốn ăn cho ngon miệng sau đó thì cầu xin phép lạ không 
bị tiểu đường. Nếu ¡phép lạ không đến thì họ sẽ có hai phản ứng. Phản ứng thứ 
nhất là mất hết niềm tin ở một đắng nào đó mà họ tin tưởng. Thí dụ người 
công giáo mất niềm tin ở Chúa cứu thế, còn phật tử thì mất niềm tin nơi Phật 
Bà Quan Âm hay Phật A Di Đà. Phản ứng thứ hai là mang mặc cảm tự t1 vì 


448 


một sô người nghĩ răng họ bị tội nhiêu quá hay nghiệp nặng quá nên không 
được cứu rỗi. 


Nói về sân hận, khi ta không thay đôi ý mà ráng kềm chế miệng lưỡi hay thân 
thê thì mặc dù ta không tạo nghiệp đữ nhưng cảm thấy rất khổ sở, gò bó khó 
chịu. Khi ta nuôi dưỡng những suy nghĩ bực bội sân hận chắc không có phép 
lạ nào giúp cho ta an tâm để ngủ ngon được. Nói theo nhân quả, ta tạo một 
động lực nhân thì cái phản lực quả sẽ núp chờ đầu đó. Rồi sự căng thăng nội 
tâm ngày càng tăng dần đến một lúc ta hết đè nén nỗi và gây ra nghiệp qua lời 
nói hay hành động. Đó là lúc cái phản lực xảy ra ngoàải thế giới vật chất để 
làm dịu bớt cái lực tư tưởng của sân hận đang bị đè nén. Tuy nhiên đa số 
không trở về được cái trạng thái yên tịnh an lạc ban đầu vì lý do dễ hiểu là khi 
ta chửi mắng người ta ghét thì có bao giờ họ chịu để cho ta yên thân đâu. Sớm 
muộn øì họ sẽ tìm cách trả đũa. Đó là cái vòng lần quần của nghiệp vay trả. 


Tâm lý học cho ta thấy rõ sự lý luận và tranh luận không làm giảm được tham 
và sân. Khi lý luận ta hiểu được mọi chuyện nhưng những hiểu biết đó không 
có khả năng thăng hoa (sublimation) được tham và sân thành những tình cảm 
tốt đẹp hơn. Đôi khi tranh luận đúng sai nhiều còn tạo thêm sân nữa. Những 
nghiên cứu chụp hình não bộ cho ta thấy rằng khi lý luận ta chỉ xài vỏ não bộ 
(cortex) và không liên kết được với những miễn sâu hơn trong não bộ, nơi tình 
cảm xuất phát. Hiện tượng này phân tâm học gọi là hợp lý hóa 
(rationalization). Khi ta dùng lăng kính hợp lý hóa trong cuộc sông thì dễ sanh 
ra thành kiến chia rẽ con người. Thí dụ ta nghĩ màu đen là màu của tội lỗi vì 
thế người da đen là kẻ xấu. 


Chỉ có khi ta tập tâm tĩnh lặng thì ta mới có khả năng hiểu qua sự cân băng 
của trí tuệ và tình cảm. Cái hiểu này toàn diện hơn là cái hiểu qua suy luận. 
Suy luận thường hay trừu tượng và chỉ giúp ta hiểu được một khía cạnh nhỏ 
của cuộc đời. Những bậc thánh nhân đều phải trải qua giai đoạn thực tập tâm 
tĩnh lặng rồi mới thấy được ánh sáng của chân lý. Chúa Jesus đã vào sa mạc 
để cầu nguyện trong tĩnh lặng. Chỉ khi Ngài cảm nhận được ánh sáng của 
Thượng Đề thì Ngài mới đủ can đảm chịu cái chết đau đớn trên thập tự. Đức 
Phật Thích Ca đã ngồi với tâm tĩnh lặng dưới cây bồ đề 49 ngày. Nhờ thế Ngài 
mới hiểu được ý đồ lừa bịp của ma vương Maya, chiến thắng ma vương và 
giác ngộ được chân lý. Có lẽ lúc Phật còn tại thế, người dân thời đó có nhiều 
mê tín trong việc tôn thờ nên Bụt gọi Ánh sáng chân lý là Phật tánh chớ không 
gọi là Thượng đế. Hiểu theo Phật giáo, Thượng đề không phải là Cha mà là 
Chân lý tối cao. 


449 


Hiểu bằng ý thức khi tâm tĩnh lặng rất khác với cái hiểu của suy nghĩ. Những 
nghiên cứu đo điện từ não bộ (EEG) cho thấy rằng khi tâm tĩnh lặng thì những 
làn sóng não thay đổi rõ rệt, từ dạng sóng (beta waves: 

15- 45 Hz) trở thành dạng sóng (alpha waves: 8-12 Hz) và (theta waves: 3-7 
Hz). Sóng thường thấy ở những người suy nghĩ lăng xăng, còn sóng và được 
thấy khi ta thư giãn. Sóng còn được gắn liền với khả năng sáng tạo. Hình fMRI 
scan cho thấy khi tâm tĩnh lặng, máu dồn về những vùng của não bộ tạo cảm 
giác thoải mái hạnh phúc và có sự liên kết hài hòa giữa vỏ não và những vùng 
sâu hơn của não. Nói một cách khác, tâm tĩnh lặng đồng bộ hóa (synchronize) 
nhiều vùng trong não bộ giúp ta liên kết được nhiều mạch thần kinh và nhờ 
đó mà mở rộng tầm nhận thức ra. 


Tóm lại 


Định mệnh có hay không là do ta. Khi ta biết tập những phương pháp mở rộng 
nhận thức tâm linh thì cái khả năng ta thay đổi cuộc đời rất cao. Nếu ngược 
lại ta thụ động đồ thừa cho số mạng hay ngồi đó chờ một phép lạ xảy ra thì 
lúc đó định mệnh có thật vì ta không tận dụng khả năng thay đổi cuộc sống 
của ta. Nói một cách khác, nếu ta tin có ma thì sẽ gặp ma, ta tin có Phật hay 
Chúa thì sẽ gặp những đẳng mà ta tin. 


Nếu có người ở trình độ thấp thì tin vào định mệnh cũng có cái lợi của nó là 
lòng tin đó giúp họ chấp nhận những biến cô xấu và trải qua những đau khổ 
cuộc đời dễ dàng hơn. Họ không than trời trách phận hay sanh lòng ganh ghét 
hoặc hận thù vì "đó là số mệnh của mình". 


Tuy nhiên nếu ta có trình độ cao thì nên tập những phương pháp giúp tâm tĩnh 
lặng vì đó là phương pháp nhanh và gọn để "chuyền nghiệp" dẫn ta đến hạnh 
phúc ngay trong đời này. Phương pháp này cũng giúp ta hiểu các tôn giáo một 
cách sáng tạo chớ không kẹt vào chữ nghĩa văn tự nữa. 


Bắt kỳ độc giả ở tôn giáo nào, khi mỗi người trong chúng ta phát triển được ý 
thức tâm linh qua tâm tĩnh lặng thì ý thức này sẽ cộng hưởng với nhau. Rồi 
một ngày nào đó nó sẽ trở thành ý thức tâm linh cộng đồng (collective spiritual 
consciousness) làm xoay chuyền xã hội vật chất. Chúng tôi hy vọng sẽ có một 
ngày ý thức tâm linh cộng đồng sẽ phát triển đến độ mà con người sẽ nhận 
thức rằng những tôn giáo đều hướng về một con đường chung: đó là con 
đường tâm linh (spiritual way). Lúc đó con người sẽ sống hạnh phúc an bình 
ở một kỷ nguyên mới. (Bác sĩ Thái Minh Trung) 
-—-0oO0--- 


450 


Destitute - thiếu thốn, nghèo túng, cơ cực 
Desultory - rời rạc, không mạch lạc 
Deter — ngăn cản (Deterrent = ngăn chặn) 
Detestation — đáng ghét, đáng ghê tởm 
Detrimental — harmful = thiệt hại, tổn hại 


Devachan - Devachan 1s the "dweling oƒ the gods” according to the 
Theosophy of H.P. Blavatsky. It 1s regarded as the place where most souls øo 
after death where desires are gratified, corresponding to the Christian belief 
in Heaven. However, Devachan 1s a temporary, Intermediate state of beIng 
before the soul's eventual rebirth Into the physical world. 


Devachan là từ Tây Tạng bao gồm Deva=Thản, Thiên thần, và chan là cõi 
giới. Devachan là cõi giới của chư thiên, là Cực lạc quôc của Phật giáo. 


Devadatta - Buddhaˆs brother-in-law who had entered the Sangha after the 
Buddha's first trip home to Kapilavatthu. He asked the Buddha 
to resign and hand over the Sangha to him when the Buddha 
reached the last stage of his life. The Buddha adamantly refused. 
Humnliated and furious, Devadatta left and vowed to revenge... 
FIirst he pushed a huge boulder over the clIff hopIng to crush the 
Buddha, but succeded only In ørazIing the Buddha's foot... 
Next he hired a famously ferocIous elephant called NaligIr, 
which he let loose on the Buddha. But as soon as Naligiri saw 
hIs prey, he was overcome by the wave of love that emanated 
from the Buddha, lowered his trunk, and stood still while the 
Buddha stroked his forehead, explaining to him that violence 
would not help him In his next life. Naligiri retreated backward 
to the stables... 


Another Story about Devadatta - Đề-Bà-Đạt-Đa 


Devadatta was the son of King Suppabuddha and his wife Pamita, who was 
an aunt of the Buddha. Devadatta's sister was Yasodhara, making him both a 
cousIn and brother-in-law of the Buddha. Together with Ananda and other 


451 


Sakyan prInces, he entered the order of monks 1n the early part of the Buddha's 
ministry, but was unable to attain any staøge of sainthood and so worked hard 
for the worldly psychic powers. 


In his early days, he was a good monk known for his grace and psychic 
powers. Later he became concei(ed with worldly gain and fame. As hIs IÏl- 
will and Jealousy towards the Buddha Increased, he became the greaftest 
personal enemy of the Buddha. 


One day In a large assembly, which Included kings and princes, Devadatta 
approached the Buddha and asked him to make him the leader of the Sangha. 
Since he was not capable and worthy enouph, the Buddha turned down this 
request. Devadatta became very angry as a result and vowed to take revenge 
on the Buddha. 


Although Devadatta was an evIl monk, he had many admirers and followers. 
One of hIs chief supporters was King AJatasattu, with whom he discussed hIs 
anger and plots for revenge. Together they planned to kill King AJatasattu's 
father and rival, King Bimbisara and Devadattas enemy, the Buddha. 
AJatasattu succeeded 1n killing his father, but Devadatta failed to kiII the 
Buddha. 


His first attempt to kill the Buddha was to hire a man to KilI the Blessed One. 
The plan was that the man be killed by two other men who would 1n turn be 
kiled by four other men. Finally the four men would be killed by eight other 
men. But when the first man came close to the Buddha, he became frightened. 
He put aside his weapons and took refuge In the Buddha. Eventually all the 
men who were hired to kill one another became discIples of the Buddha and 
the cunning plan failed. 


Then Devadatta himself tried to kill the Buddha. When the Buddha was 
walking on the Vultures' Rock, Devadatta climbed to the peak and hurled a 
huge stone at the Buddha. Ôn 1ts way down, the rock struck another rock and 
a splinter flew and wounded the Buddha%s foot, causing blood to flow. The 
Buddha looked up and seeing Devadatta, he remarked with pIty, "Foolish 
man, you have done many unwholesome deeds for harming the Buddha." 


Devadatta's third attempt to kill the Blessed One was to make the flerce man- 
kiler elephant, Nalagiri, drunk with liquor. When Nalagtiri saw the Buddha 
coming at a distance, 1t raIsed 1s ears, tail and trunk and charged at him. Às 


452 


the elephant came close, the Buddha radiated his loving-kindness (metta) 
towards the elephant. So vast and deep was the Buddhas love that as the 
elephant reached the Buddha, 1t stopped, became quIet and stood before the 
Master. The Buddha then stroked Nalagiri on the trunk and spoke softly. 
Respectfully, the elephant removed the dust at the master s feet with 1ts trunk, 
and scattered the dust over 1ts own head. Then 1t retreated, with 1s head facing 
the Buddha, as far as the stable, and remained fully tamed. Usually elephants 
are tamed with whips and weapons, but the Blessed One tamed the elephant 


with the power of his loving-kindness. 

Still trying to be the leader of the Sangha, Devadatta tried yet another plan - a 
deceitful one. With the help of five hundred misled monks, he planned to spÏIt 
the Sangha commumIty. 


He requested the Buddha to make 1t compulsory for monks to follow fIve extra 
rules: 

Dwell all therr lives 1n the forest 

Live only on alms obtained by begging 

Wear robes made from rags collected from the dust heaps and cemeterIes 
Live at the foot of trees 

RefraIn from eating fish or meat throughout their lives. 


Devadatta made this request, knowing full well that the Buddha would refuse 
1(. Devadatta was happy that the Buddha did not approve of the five rules, and 
he used these 1ssues to gain supporters and followers. Newly ordained monks 
who did not know the Dharma well left the Buddha and accepted Devadatta 
as their leader. Eventually, after Venerable SarIputa and Venerable 
Moggallana had explained the Dharma to them, they went back to the Buddha. 


After this, evil days fell on Devadatta. He fell very Ill at the failure of his 
plans, and before his death he sincerely regretted hIs actions, and wanted to 
see the Buddha before he died. But the fruits of his evil karma had begun to 
ripen and prevented him from doing so. He grew desperately 1ll on the way to 
see the Buddha, near the gate of Jetavana monastery. But before he died he 
took refuge In the Buddha. 


Althouph he has to suffer In a woeful state because of his crimes, the holy life 
he led In the early part of his career ensured that Devadatta would become a 
Pacceka Buddha named Atthissara In the distant future. As a Pacceka Buddha 
he would be able to achieve Enlightenment by his own efforts. 


453 


Devadatta - Đề-Bà-Đạt-Đa - là anh ruột của Ngài A-Nan-Đà hay A-Nan 
(Ananda), cũng là một đệ tử của Phật, trước khi nhập tăng đoàn ông ta là một 
người văn võ song toàn, nhưng có tính hay ghen ghét, và tự cho mình chăng 
kém Phật. Ông không chịu tu tập mà chỉ mong đắc thần thông, yêu cầu Phật 
dạy thần thông cho, nhưng Phật từ chối. Các vị trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Mục- 
Kiền-Liên...biết căn tính ông ta như vậy, nên cũng không dạy thần thông mà 
chỉ dạy giáo lý thôi. Ông ta tìm mọi cách chia rẽ tăng đoàn và tăng chúng, rồi 
đứng ra lập một giáo hội riêng. Không những thế, ông ta còn âm mưu làm hại 
Phật hoặc giết Phật nữa nhưng thất bại! 


Tại Rajagaha (Vương-Xá) là nơi đức Phật lập nền tảng vững chắc cho đạo của 
Ngài, nhờ Vua Bimbisara (Tần-Bà-Sa) hết lòng ủng hộ. Nhưng lâu ngày phải 
có sự thay đôi: vì một tiền nghiệp ác nghiệp của chúng sanh, mà đức Phật phải 
cam chịu mất người hộ pháp nhiệt thành. Vua Tần-Bà-Sa đã bị Hoàng tử 
AJatasatta (A-Xà-Thế) đoạt ngôi, hạ ngục và bỏ đói đến chết. Tội giết Vua 
làm cho Hoàng tử trở thành kẻ thù địch với đức Phật: người binh cán cho 
Hoàng tử A-Xà-Thế giết Vua cha là một thầy Tỳ-Kheo trong giáo hội. Kẻ ác 
độc này có ý mượn tay Hoàng tử A-Xà-Thế thủ tiêu Vua Tần- Bà-Sa, để mưu 
toan cướp ngôi Giáo chủ của đức Phật. Khi tước vị Đề vương rồi, Vua A-Xà- 
Thế dùng uy quyền ủng hộ thầy nọ thi hành thủ đoạn dã man của thầy. Trong 
triều đình, ai lộ vẻ tin tưởng đức Phật đều bị tử hình. Ông ngự y Jivaka nhiệt 
thành sùng mộ đức Phật, cũng phải ôm lòng nín chịu. 


Đắng Từ bi Vô-lượng, đã từng nêm đủ mùi cay đắng trên đường thực hiện các 
pháp Ba-La-Mật và biệt răng nợ oan trái của chúng sinh phải vay trả là thuờng, 
nên Ngài thản nhiên đón rước nghịch cảnh. 


Thầy Tỳ-Kheo ác độc đang ngẫm ngầm hãm hại đức Phật, chính là thầy 
Devadatta (Đề-Bà-Đạt-Đa), anh ruột của Công chúa Yasodhara (Da-Du-Đà- 
La). Thầy quen tánh kiêu căng, mục hạ vô nhân, đầy tham vọng, mang nặng 
chứng bệnh trầm kha rất phố thông và nguy hiểm, là bệnh Á¡ dục, mặc dù thầy 
đã đắc Tứ Thiền và các pháp thần thông. Thầy chỉ thua đức Phật vài ba tướng 
tốt; về giai cấp xã hội, thầy cũng ngang hàng với đức Phật; thầy cũng được tín 
đồ tôn kính. 


Vì thế thầy xin đức Phật để cho thầy thay thế chưởng quán Giáo hội Tăng già. 
Đức Phật không thể làm vừa lòng thầy. Ngài đã không tính phó thác trọng 
trách ấy cho hai vị Đại Đệ tử xứng đáng là Đại Đức Sariputa (Xá-Lợi- Phất) 
và Moggalana (Mục-Kiển-Liên), thì lẽ nào Ngài lại khứng giao quyền binh 


454 


cán Chư tăng cho một người mà Ngài dư biết có tánh đê tiện tật đố như Đề- 
Bà-Đạt-Đa. 


Không được toại nguyện, thầy Đè-Bà-Đạt-Đa tìm chiến lược khác. Trong 
Tăng già có nhiều thầy Tỳ-Kheo còn tin tưởng nơi hiệu lực của lối tu khổ 
hạnh. Thầy Đề-Bà-Đạt-Đa thấu hiểu tâm lý ấy thường khen tặng cách tu hành 
của phái Lục Sư và chỉ trích thuyết Trung Đạo của đức Phật. Nhờ tài giả dối 
ngụy thiện, thầy Đề-Bà-Đạt-Đa chinh phục được một số người và lập ra một 
nhóm gọi là nhóm “Thanh Nghiêm tu-sĩ". 


Ngày nọ, giữa Đại hội, thầy Đè-Bà-Đạt-Đa, nhân danh nhóm Thanh nghiêm 
tu sĩ, đứng ra yêu cầu đức Phật tái lập thủ tục khô hạnh cô truyền, bắt buộc 
các thầy Tỳ-Kheo, từ nay về sau phải: ân dật nơi thanh vắng, đi xin ăn mỗi 
ngày, mặc y bằng giẻ rách chằm vá, ở nơi không che lợp và kiêng cử thịt cá. 
Là người yêu chuộng tự do chủ nghĩa, đức Phật nhất quyết để cho các thầy 
Tyỳ-Kheo tùy thích áp dụng cùng không năm quy tắc của thầy Đẻ-Bà-Đạt-Đa 
đề ngh\. 


Thầy Đè-Bà-Đạt-Đa cũng chưa chịu thua. Nhờ một đồ đệ đầy tham vọng lại 
có tánh sàm báng tên Kokalika giúp sức, lợi dụng sự từ khước của đức Phật, 
khoe khoang với mọi người rằng thầy Đề-Bà-Đạt-Đa là người chỉnh túc 
nghiêm trang: nhờ đó thầy dụ dỗ được 500 người từ Vesali mới đến, vừa được 
đức Phật cho phép xuất gia. Hay tin các vị Tỳ-Kheo nây cuốn gói theo thầy 
Đề-Bà-Đạt-Đa. Đức Phật phái hai vị Đại đệ tử Xá-Lợi-Phất và Mục-Kiền- 
Liên đến thuyết phục họ. Nhận rõ mình là bầy chiên đi lạc, họ kéo nhau trở về 
với đức Phật. 


Đề-Bà-Đạt-Đa càng tức giận thêm, nhất định phải hạ sát cho được đức Phật. 
Thầy liền vào kế lễ công ơn với Vua A-Xà-Thế và xin giúp thế lực cho thầy 
chiếm đoạt ngôi vị của đức Phật. Được sự ủng hộ của nhà Vua, thầy Đè-Bà- 
Đạt-Đa tô chức liên tiếp ba cuộc mưu sát đức Phật. Đầu tiên thầy mượn bọn 
côn đồ thích khách đức Phật. Nhưng khi bọn ấy đến nơi bị đức Phật bắt gặp 
và đem lời đạo đức thức tỉnh; họ liền bỏ gươm dao mọp lạy, xin xuất gia theo 
Phật. 


Kế đó thầy Đề-Bà-Đạt-Đa chực đón đức Phật trên đường lên núi Kỳ-Xà-Quật, 
xẻo một tảng đá to lớn, từ trên chót núi lăn xuống cho nát thây. Rất may, chỉ 
có một mảnh đá nhỏ va chạm nhằm bàn chân đức Phật, làm cho rướm máu. 

Đến lượt thứ ba, thầy Đề-Bà-Đạt-Đa cho thả voi Naligiri, là một con vật hung 
dữ đệ nhất của Vua A-Xà-Thé, đón chà đạp đức Phật, giữa lúc Ngài đi trì bình 


455 


trong thành Vương-Xá (RaJagaha). Voi này được phục rượu cho hăng thêm, 
vừa gặp đức Phật nó ngóng vòi, vãnh tai, cong đuôi, xốc tới. Mọi người kinh 
hãi chạy trồn, kêu réo đức Phật, bảo Ngài mau mau tạm lánh trong một nhà 
kế cận. Đức Phật thản nhiên đi tới và rải tâm Từ bi cho voi. Con vật hung ác 
này liền tỉnh trí, mọp quì dưới chân Phật, chịu cho Ngài vuốt tay lên trán, như 
rước lây pháp quy y tế độ, đề rồi từ đó trở nên hiền lành; về sau có câu phương 
ngôn: 


Người ta chế ngự loài voi, 

Bằng cây, bằng mốc, bằng xiŠng; 
Tay không khí giới thủn nhiên, 

Đức Phật chỉ lấy Đức hiền thắng voi. 


Lúc ấy chỉ có đức Phật thấu rõ mưu mô kế độc của thầy Đề-Bà-Đạt-Đa. Ngài 
không nói ra và Ngài cũng biết kẻ thù của Ngài chưa chịu dừng bước trên 
đường tội lỗi. Ngài thương hại Đề-Bà-Đạt-Đa, nhưng chăng biết làm sao cứu 
rỗi thầy, vì tham vọng mà thầy quá đổi si mê cuồng nhiệt. 


Thất bại trong ba cuộc mưu sát đức Phật, thầy Đề-Bà-Đạt-Đa còn tìm kế hoạch 
khác. Lúc ây đức Phật lên đường trở qua Savatthi (Xá-Vệ), cư ngụ tại Tịnh- 
Xá của ông Câp-Cô-Độc. 


Mưu kế sắp đặt xong thầy Đề-Bà-Đạt-Đa và thầy Lokalika theo qua Xá-Vệ, 
giả bộ ăn năn, đi tìm đức Phật để sám hối, chờ lúc vào mọp lạy, với móng tay 
tâm thuốc độc, sẽ quảu cho rách chân đức Phật. Mưu chước sâu độc của kẻ 
tiêu nhân, muốn tiêu diệt một bậc Chánh Đăng Chánh Giác không dễ gì thành 
tựu được. 


Hay tin thầy Đề-Bà-Đạt-Đa đã hồi đầu hướng thiện, đến xin yết kiến đức Phật 
để sám hối tội lỗi, ai ai cũng hoan hỉ, mong từ nay trong nội bộ Tăng giả sẽ 
được yên vui hoà thuận. Chẳng dè một chặp sau có tin báo cáo rằng hai thầy 
trò của thầy Đẻ-Bà-Đạt-Đa vừa bị đất sụp chôn thây dưới vực thắm. Nghiệp 
lực nặng nè đã đến lúc phát hiện, để lôi kéo kẻ hiểm độc đi đền tội trong muôn 
đời... 

-—-oO0--- 


Deviation - lệch hướng, sai đường 


Devious — xa Xôi, hẻo lánh 


456 


Devise - để lại chúc thư, di sản 

Devoit — being without void (void = trống, rồng, khuyết) 
Devout — devoted to religIon = sùng đạo, mộ đạo 
Dexterity — khéo léo, khéo tay 


Dharma — the sense that 1t holds persons back or protects them from 
đisasters. 


Dharma 1s a Sanskrit word with many meaninøs, but In this case, we wIll 
mainly use 1t 1n the meaning of the "Buddha-dharma" or the teachings of the 
Buddha. Probably the shortest summary the Buddha himself gave of his 
teachInøs 1s: 

"I teach on suffering and the way to end 1t”. 

ShakyamumI Buddha, the historical teacher gave many teachings during hIs 
life, and 1t 1s not very simple to condense these all Into a small, comprehensIve 
package. 

Moreover, during the last 2,500 years, varlous different traditions have 
developed 1n Buddhism, which all are based on sliphly different 
Interpretations of his teachings, and emphas1ze somewhat different practIces. 
The Buddha gave some remarkably modern-sounding advice Just before his 
passing away on how to approach the teachings, called the Four Reliances: 


"Rely on the teaching, not on the person; 

Rely on the meaning, not on the words; 

Rely on the definitive meaning, not on the provIsional; 
Rely on your wIsdom mind, not on your ordinary mind.” 


These kind of statements may clarfy a bit why there 1s not simply 'one 
Buddhism'; every Individual 1s encouraged to use theIr own Intellect and 
wIsdom to figure out what the teachings mean for them. 

Buddha-dharma 1s also not a simple, easy-fo-øerasp subJect, as the Buddha 
himself explained: 

"“This Dhamma that I have attained 1s profound, hard to see and hard to 
understand, peaceful and sublime, unattainable by mere reasoning, subtle, to 
be experienced by the wIse. 


457 


Một câu kinh tóm lược Phật Pháp - Bác sĩ Nguyễn Văn Bảo 


Câu “Phật Pháp không phải là Phật Pháp cho nên gọi là Phật Pháp” xuất 
hiện trong nhiều cuốn Kinh Phật. Nó được nhắc lại nhiều lần trong kinh Kim 
Cang. Hãy phân tích để thấu hiểu ý nghĩa bao quát của câu kinh nảy. 

Câu kinh có ba phần rõ rệt: Phật Pháp, không phải là Phật Pháp, cho nên gọi 
là Phật Pháp. 


1/ Phần 1: Phật Pháp 


Trước tiên hãy phân biệt Phật Pháp và Kinh Phật. 

- Phật Pháp (Buddha's teaching) là lời dạy từ chính cửa miệng của Như Lai 
trong suốt 50 năm giảng đạo. Ở thời điểm đó, Ân Độ chưa có chữ viết. 
Những lời giảng của Ngài được truyền khẩu từ thế hệ nảy qua thế hệ khác. (A 
Nan, người có trí nhớ siêu phảm và là đệ tử trẻ nhất trong 12 đại đệ tử là người 
có công nhiều nhất trong việc truyền khẩu lời của Như Lai). Hậu qủa của việc 
truyền khẩu là: cùng một ý tưởng của Như Lai mà các hệ phái lại diễn đạt 
khác nhau trong kinh sách của họ. 


Đọc những kinh đó, rất khó biết đâu là lời nguyên thủy của Như Lai. Sau này 
người ta thỏa thuận với nhau rằng: những lời nào được nhiều cuốn kinh chép 
giống nhau thì có nhiều cơ may là lời nguyên thủy của Như Lai. Người ta còn 
nhận xét thêm được một điều đáng khích lệ: những lời chép giống nhau ấy 
đều bình dị, khúc triết, chân thành và khiêm nhượng, phù hợp với ngôn ngữ 
thường nhật của Ngài. 


Như vậy, về phương diện xuất xứ, Phật Pháp chỉ nguyên thủy một cách tương 
đôi chứ không tuyệt đôi. 


Về phương diện phẩm và lượng, Phật Pháp rất thâm thúy và phong phú (muốn 
ghi chép đầy đủ phải cần cả ngàn trang). Mục tiêu là điệt khổ để giải thoát. 
Phật Pháp (còn được gọi văn tắt là Pháp) là một trong tam bảo (ba thứ qúy 
báu): Phật (Buddha), Pháp (Buddhaˆs teaching) và Tăng (Community of the 
people who practice Buddism). Bài dạy đầu tiên và căn bản của Pháp là Tứ 
Diệu Đề (the four noble truths): Đau khổ, Nguồn gốc của đau khổ, Cần diệt 
khổ, Tám phương thức để diệt khô. 


- Kinh Phật là những cuốn kinh do các hệ phái Phật giáo viết ra dựa trên một 
hay nhiêu câu nói của Như Lai. Có hai hệ phái chính là Tiêu thừa và Đại thừa. 


458 


Hai hệ phái này lại chia thành nhiều hệ phái nhỏ. Tổng cộng có hàng chục hệ 
phái khác nhau. Mỗi hệ phái viết ra một hay nhiều cuôn kinh cho phật tử và 
tăng ni tụng niệm.. Tổng cộng có gần một ngàn cuốn Kinh Phật đã được viết 
ra (từ lúc có chữ viết) sau khi Như Lai nhập diệt. Như vậy Kinh Phật là kinh 
chép những lời của Phật mà các hệ phái đã sửa đổi rồi pha trộn với học thuật 
và phong tục của địa phương (tỷ dụ khi tới Trung quốc thì pha trộn với Không 
học và Lão học thành tam giáo đồng nguyên). Vì thế cho nên ta thấy đầy rẫy 
những “ánh hào quang” và “phép thần thông” trong Kinh Phật. Pháp Hoa, Hoa 
Nghiêm, Niết Bàn, Kim Cang... là những cuốn Kinh Phật quan trọng nhất. 


2/ Phần 2: Không phải là Phật Pháp 


Phần này phủ định phần 1. Phủ định một chân lý ngay sau khi vừa xác định 
nó là một kỹ thuật diễn tả độc đáo của Phật học. Một đặc điểm nữa: càng phủ 
định một chân lý càng làm cho nó thâm thúy hơn. Hãy thử áp dụng kỹ thuật 
phủ định của Phật học đề giải thích phần 2 này: 


a/ Phủ định thần linh: 


Phật học phủ định thần linh một cách nhẹ nhàng, không gay gắt như thuyết 
Duy Vật. Nhiều người đã hỏi Như Lai về thân linh và Ngài chỉ trả lời một câu 
duy nhất: “Đạo của ta là diệt khổ.. Có hay không có thần linh không liên hệ 
gì tới sự diệt khổ nên ta không nói”. 


Phật học không đề cập tới Thượng Đề vì không biết gì về Ngài. Phật học và 
khoa học có chung một thái độ liên quan tới Thượng Đề: không biết thì không 
nói. 


b/ Phủ định phép lạ: 


Sự phủ định phép lạ của Phật học được hình thành trong giai thoại này: Trong 
khi chờ đợi qua đò, Như Lai và hai đệ tử chứng kiến một đạo sĩ Bà La Môn 
biểu diễn phép khinh công qua lại trên sông và khoe rằng đã khổ luyện 20 
năm mới học được phép đó. Thầy hai đệ tử có vẻ thán phục, Ngài móc một 
đồng xu trong túi ra và nói răng: ° . Gã đó phải khổ luyện 20 năm mới sang 
sông được một mình. Thảy chỉ cần dùng đồng xu này trả cho anh lái đò là cả 
ba thày trò mình đều sang sông dễ dàng”. Một xu của Như Lai có hiệu qủa 
hơn 20 năm khổ luyện của gã đạo sĩ phù thủy! 


c/ Phủ định giáo chủ: 


459 


Trong một cuộc hành hương, Như Lai gặp một sa di trẻ và khôi ngô trong một 
am vắng. Cuộc đối đáp diễn tiễn như sau: 


-Thày của chú là a1? 

-Thày của con là đức Phật. 

-Diện mạo của Phật thế nào? 

-Con chỉ nghe danh và học Pháp của Ngài chứ chưa hề gặp Ngài. 
-Nếu được gặp, chú có thể nhận ra Ngài hay không? 

-Thưa không. 

-Tôi cũng có một Pháp. Chú nghe thử nhé! 


Sau khi nghe bài giảng, sa di bèn qùy gối thưa rằng: 

-Vậy thì chính Ngài là Phật rồi. Kính xin Ngài nhận con làm đệ tử. 

— Đừng vội nhận ta là giáo chủ chỉ vì ta là Phật. Trước tiên con phải thấu hiểu 
Pháp của ta. Kế tiếp phải đồng ý với nó. Rồi phải thực thi nó trước khi nhận 
ta là giáo chủ. 


d/ Phủ định giáo điều: 


Chấp nhận Pháp để tu tập thì giải thóat. Giải thoát là thành qủa của sự tu tập 
chứ không phải thưởng thí của thân linh. Không châp nhận cũng không bị 
trừng phạt. 


e/ Phủ định thờ phụng: 

Không buộc tín đồ phải lễ bái hoặc cầu khẩn. Cầu tải, cầu lộc, cầu an.. .không 
phải là cứu cánh của Pháp. 

f/ Phủ định độc tôn: 

Một danh sư Ân-Độ giáo gửi hai đệ tử tới chất vẫn Như Lai. Sau cuộc đàm 
đạo, hai người xin ở lại làm đệ tử của Phật. Như Lai phán rằng: “Thày của hai 
ông là một tu sĩ đáng kính. Ngài chưa hề phụ hai ông. Vậy hai ông chăng nên 


phụ Ngài. Hai ông có thê thực thi Pháp của tôi trong khi vẫn tôn Ngài làm 
giáo chủ”. Sau này cả ba thày trò đêu thành đệ tử của Phật. 


Phật pháp phủ định độc tôn nên luôn luôn đứng ngoài các cuộc thánh chiến 


thảm khôc giệt hại hàng trăm triệu người vô tội. Phật Pháp còn gián tiêp tạo 
cơ may cho tín đô của những tôn giáo khác nhau chung sông hoà bình. 


460 


g/ Phủ định quyền phép: 


Như Lai từng than rằng cái nghiệp của Hoảng gia của Ngài qúa nặng do đã 
giết hại qúa nhiều sinh linh mà không chịu tu tập Pháp để cải nghiệp; sau này 
hoàng gia ắt gặp tai ương. Qủa nhiên, không lâu sau khi Ngài nhập diệt, hoàng 
gia của Ngài bị tiêu diệt. Chuyện này nói lên rằng Phật Pháp trụ ở việc dạy ta 
tu thân tích đức để tự cứu lấy mình, không trụ ở việc cứu nhân độ thế. Như 
Lai không cứu nổi hoảng gia của Ngài thì hiển nhiên Ngài không phải là đẳng 
cứu thế. Phật tử phải thực thi Pháp để tự cứu mình, Như Lai không có quyền 
phép cứu phật tử. Không có đắng cứu thế trong Phật Pháp. 


h/ Phủ định tội tổ tông: 


Phật Pháp không chấp nhận tội tô tông (rất phù hợp với luật pháp hiện hành 
của nên dân chủ). A1 làm phúc thì hưởng phúc. Ai gây tội thì đền tội. Chỉ lãnh 
cái tội do chính mình gây ra. Gây nhiều tội mà đền tội chưa hết thì vẫn chưa 
được tha. Tuyệt đối không có việc qùy gối xám hối trước Phật đài trong giờ 
lâm tử thì được tha hết tội đã phạm. 


Tóm lại, phần 2 (không phải là Phật Pháp) phủ định cái chất tôn giáo của phần 
I ( phủ định những lợi khí mà các tôn giáo thường dùng để giữ đạo và truyền 
đạo ). Nó ngụ ý rằng Phật Pháp không lệ thuộc thần linh, không lệ thuộc phép 
lạ, không trụ ở quyên lực, không trụ ở giáo lý, không trụ ở giáo chủ, không 
trụ ở nghĩ lễ, không trụ ở thưởng thí và trừng phạt. Người phật tử có toàn 
quyền tự do tín ngưỡng và là người duy nhất có quyên tự kết tội hoặc tự tha 
tội cho mình nếu hành xử theo như Pháp dạy. Pháp là cao qúy nhất. Theo Pháp 
là có quyền tự đo, là có quyền tự chủ, là có nhân quyên, là không lệ thuộc ai 
và không khiến ai lệ thuộc mình, là giác ngộ, là giải thoát, là thành Phật. 


3/ Phần 3: Cho nên gọi là Phật Pháp 


Phần này phủ định cả hai phần 1 và 2 và cũng là một trong những điều cao 
thâm nhât của Phật học. 


Phần 1 (Phật Pháp) giới thiệu đường lối đi từ trần tục tới Niết Bản. Đường 
lôi này, thoạt nhìn, giông hệt một tôn giáo. 


Phần 2 (không phải là Phật Pháp) phủ định đường lỗi ẤY, nói rằng nó chỉ là 
sự diệt khổ. Phủ định cái Niết bản â ây, nói răng nó chỉ là cõi hư vô đề giải thóat 
phận người. Phủ định cái tôn giáo ây, nói răng nó chỉ là cái Pháp dạy con 


461 


người giải thóat, giống như cái bè giúp ta sang sông (sẽ nói rõ hơn trong phần 
3): 


Phần 3 (cho nên gọi là Phật Pháp) phủ định luôn phần 2 sau khi xác định nó. 
Hai danh ngôn của Như Lai dưới đây sẽ giải thích thỏa đáng phần 3 này. 

a/ Danh Ngôn của Như Lai trích trong bài Phật Pháp và Chiếc Bè (có thể đọc 
toàn bài ở phần phụ bản) 


Như Lai hỏi l1 trong 12 đại đệ tử: “Sau khi giải thóat con sẽ xử trí đạo của 
thày ra sao?” 

Đệ tử đáp: “ đạo của thày rất nhiệm mẫu. Sau khi giải thoát con sẽ khắc trong 
tim và giữ mãi trong đầu.” 


Như Lai phán: “Con hiểu chưa thấu. Đạo của thày giúp con giải thoát giống 
như chiêc bẻ giúp con sang sông. Khi đã đáo bỉ ngạn (sang bờ bên kia) con 
nên bỏ chiêc bè ây lại cho người khác dùng, đừng tiệp tục đội nó trên đâu mà 
đi”. 


Ý của Như Lai thật minh bạch. Khi một người đã đắc đạo thì đạo pháp chắng 
còn có ích lợi gì cho người ây nữa. Tiêp tục giữ nó trong đâu tức là nô lệ giáo 
điều. 


Còn nô lệ gíao điêu thì vẫn chưa giải thoát. 


Phật dạy ta đừng nô lệ bất cứ điều gì kế cả Phật Pháp bởi vì vạn sự đều vô 
thường. Trong lúc tu hành ta dùng Pháp như chiếc bè để vượt bê khổ. Lúc này 
Pháp là hữu. Khi đắc đạo, Pháp trở thành không. Đến lúc đó mà còn bị Pháp 
trói buộc thì thật sự chưa giải thoát. 


Vậy thì Phật Pháp cũng vô thường. Nó chỉ thường hăng (trường cửu) đối với 
người chưa giải thoát vì kiếp sau người đó vẫn phải dùng nó để tu thân. Người 
đã giải thoát thì không cân tới nó nữa. Đây là vô thường tương đối.. 

Địa cầu rồi sẽ chết, khi địa cầu chết thì Phật Pháp cũng chết theo. Vậy Phật 
Pháp sẽ vĩnh viễn vô thường chứ không thường hằng như một số hòa thượng 
đã từng thuyết giảng. Đây là vô thường tuyệt đối. 


b/ Danh ngôn cuối cùng của Như Lai 


Vào năm cuôi cùng trước khi nhập diệt, Như Lai phán răng: “Fa giảng đạo 
suôt 50 năm mà chưa hê nói một lời nào”. 


462 


Đây là câu phủ định cuối cùng của Như Lai. Thâm sâu vô cùng. Cao siêu vô 
cùng. Mạnh mẽ vô cùng. Khiêm nhượng vô cùng. Câu này tuy phủ định Phật 
Pháp mà kỳ thực làm cho Phật Pháp cao thâm hơn. Ý nghĩa của câu này nằm 
gọn trong bài Phật Pháp và Chiếc Bè vừa trình bày ở trên. 

Danh ngôn này còn phủ định cả ba yếu tố của Tam Bảo: 

Mục tiêu của Tăng là giác ngộ để thành Phật. Vậy thì Tăng không qúy băng 
Phật nghĩa là phủ định Tăng sau khi Tăng thành Phật. 


Phật nhập diệt mà Pháp vẫn còn. Vậy thì Phật không qúy bằng Pháp nghĩa là 
phủ định Phật sau khi đã có Pháp. 

Còn Pháp thì sao? Pháp có thường hằng (vĩnh cửu) không? Khi đã giải thoát 
thì không cần tới Pháp nữa nghĩa là phủ định Pháp sau khi giác ngộ. Nói cách 
khác, Pháp cũng vô thường như Phật và Tăng. 


KÉT LUẬN 


Câu “Phật Pháp không phải là Phật Pháp cho nên gọi là Phật Pháp” có 
nghĩa là Phật Pháp giông một chiếc bè để sang sông, chứ không giống một tôn 
giáo đề lệ thuộc. Sang sông rồi thì bỏ bè lại để giải thoát. Như thế mới gọi là 
Phật Pháp. 


PHỤ BẢN - PHẬT PHÁP và CHIÉC BÈ 


Vịnh Tam Bảo bài 13 

Như Lai hỏi l trong 12 đệ tử: ” Sau khi đắc đạo con sẽ xử trí đạo của thày ra 
sao?” 

Đệ tử đáp: “đạo của thày rất nhiệm mâu. Sau khi giải thoát con sẽ khắc trong 
tim và giữ mãi trong đầu.” 


Như Lai phán: “Con hiểu chưa thấu. Đạo của thày giúp con giải thoát giống 
như chiêc bẻ giúp con sang sông. Khi đã đáo bỉ ngạn (sang bờ bên kia) con 
nên bỏ chiêc bè ây lại cho người khác dùng, đừng tiệp tục đội nó trên đâu mà 
đi” 


Lời bàn 
Ý của Như Lai thật minh bạch. Khi một người đã đắc đạo thì đạo pháp chăng 


còn có ích lợi gì cho người ẫây nữa. Tiếp tục giữ nó trong đầu tức là nô lệ giáo 
điều. Còn nô lệ gíao điều thì vẫn chưa giải thoát. 


463 


Phật dạy ta đừng nô lệ bất cứ điều gì kể cả Phật Pháp bởi vì vạn sự đều vô 
thường. Trong lúc tu hành ta dùng Pháp như chiếc bè để vượt bê khổ. Lúc này 
Pháp là hữu. Khi đắc đạo, Pháp trở thành không. Đến lúc đó mà còn bị Pháp 
trói buộc thì thật sự chưa giải thoát. 


Vậy thì Phật Pháp cũng vô thường. Nó chỉ thường hăng (trường cửu) đối với 
người chưa thoát tục vì kiếp sau người đó vân phải dùng nó để tu thân. Người 
đã giải thoát thì không cân tới nó nữa. Địa câu cũng vô thường, khi địa câu 
chết thì Phật Pháp cũng chết theo. Vậy Phật Pháp cũng vô thường chứ không 
thường hằng như một số hòa thượng đã từng thuyết pháp. 


Thơ 
Như Lai hỏi: “Sau khi giải thoát 
Đạo của ta con giữ thế nào?” 
Chúng tăng thưa: “Đạo thày qúi nhất 
Rất từ bi và rất cao sâu 
Chúng con ngưyện từng giây từng khắc 
Giữ trong tim và đội trên đầu” 
Phật lại hỏi: “Trên làn nước bạc 
Con dùng bè mà vượt sông sâu. 
Khi tới bến trao cho kẻ khác 
Hay đội bè mãi mãi trên đầu? 
Vượt bến mê thì dùng đạo Pháp 
Như dùng bẻ mà vượt sông sâu. 
Đáo bỉ ngạn sau khi giải thoát 
Đạo Pháp còn ích lợi gì đâu!” 
Qua bề khổ vứt bè mau, 
Đề cho hậu thế ngàn sau biết xải. 
Đừng vì qúa nề Như Lai, 
Hiểu sai Phật Pháp dùng sai chiếc bè. 
-—-0Oo--- 
Dharma — the second of the Three Jewels of refuge (Buddha, Dharma, 
Sangha), the spIritual teachings of the Buddha. 
When the Buddha?s followers asked him who would teach them after his 
death, he told them, ”Whoever sees me, sees the Dharma, and whoever sees 
the Dharma, sees me.” You could say 1t 1snˆt really the Buddha talking to you 
now, 1f)s the Dharma speaking. 


Dharma — Pháp; Dharma realm: pháp giới; Dharma guardian = hộ pháp 


464 


The Characteristics Of The Dharma 


Generally, when we speak of the Three Jewels — the three obJects of refuge — 
they are mentioned 1n the following order: Buddha, Dharma, and Sangha. ThIs 
reflects the chronological order of theIr appearance. The Buddha, the master 
Of the teachings, was the first to appear. Then after attaining enlightenment, 
he turned the Wheel of Dharma, so that there appeared the Dharma of 
transmission. His disciples put these teachings Info practice and manifested 
the Dharma of realization. As they gradually gained the truth of the path of 
the sublime ones. The aryøs, the Jewel of the Sangha, came Into being. 
Therefore we speak of Buddha, Dharma, and Sangha. 

'When we say Dharma, or the teaching of Buddha, we understand that 1t maInly 
concerns #rvana or enliphtenment. In fact, you could say that the defining 
characterIstic of the Buddhadharma 1s nirvana, which 1s described as “the 
peace of passing beyond sorrow, the supreme freedom from passlons.” The 
practice of the three higher trainings of discipline, meditation, and wisdom, 
which enable us to achieve nirvana, are also part of what we think of as the 
Buddhadharma, but our overriding goal 1s the attainment of liberation and 
what 1s termed definiive goodness. Although this remaIns our ultimate 
obJective, 1n order to achieve this goal, we also seek to attain a favorable 
rebirth in the higher states of exIstence, but this 1s Just a temporary obJectIve, 
a way to obtain conditons conducive (to the ultimate aim of definitive 
øoodness. 

It 1s because the attainment of these higher states 1s a temporary obJective on 
the path that the methods for attainng them appear within the Buddha”s 
teachings. But I don't think that they are really what characterize Buddhism. 
For one thing, similar teachings on attaining higher realms can also be found 
in other religions. Take the Instructlon on abstaining from taking life, for 
example, which 1s Iincluded within the Buddhist teaching 1n the discipline of 
avoiding the ten negative actions. There 1t 1s taught that we must refrain from 
taking the lives of others, avoid taking what has not been gIven, avoid sexual 
misconduct, and the rest. But simply to abstain from taking life does not 
necessarily count as a Buddhist practice. The 1nJunctilon against killing 1s 
found In many other religions, and 1t 1s even to be found 1n secular laws that 
have nothing to do with reliplon or spirituality. Remember that the 
Buddhadharma 1s always concerned first and foremost with liberation. If you 
are observing the discipline of avoiding the ten negative actions so as to øet a 
favorable rebirth, but you are doing this specifically 1n order to attain 


465 


liberation, then 1t becomes Buddhadharma. That 1s why the Buddhadharma 1s 
mainly concerned with nirvana. 

What then 1s nirvana? When we say that nirvana means passing beyond or 
transcending sorrow, that mainly Indicates transcending the cause of 
sufferings, which are the afflictlons. As we have seen, all phenomena are 
devoid ot true exIstence; clinging to them as real 1s the Ignorance that lies at 
the root of samsara and keep us circling within cyclic existence. The basIs or 
foundation for complete liberation from samsara 1s the nafuraÏ nrvana, which 
1s the fact that all phenomena are 0/„raliy empty of inherent existence. So 
the reason 1f 1s posIble to attain nirvana 1s that 1t accords with the actual nature 
Of things, which we call nafural nirvana. We can gain complete freedom from 
this cycle of samsaric exIstence, since the reason we are here 1s our delusion 
about the actual nature of things. 

It 1s because of the natural nrvana that the other types of nrvana are possIble 
— the lesser nirvana, which 1s spoken of as øØ0rvana with remainder, and 
nirvana withouf remainder, and the greater or so-called nonabiding nirvana, 
which means transcending both samsarIc exIstence and the limited quIescence 
Of the lesser nirvana. 

As Wwe saw, we can rid ourselves of the afflictions by applying antidotes, 
which means we can also use antidotes to rid ourselves of the habitual 
tendencIes left behind by the afflictions. 

The attainment of nirvana can also be termed vwicfory over the ƒour maras Of 
obsfrucfive ƒorces, namely the afflictions, the agsregates, death, and desire. 
When we refer to the Buddha as Bhagavan 1n SanskrIt, or Chomdenđe” 1n 
Tibetan, this refers to the fact that he “has vanquished (chơm) the four and 
pOSSesses (đen) the six. The most Important point 1s that he has conquered the 
four obstructive forces. In fact, the Buddha Bhagavan has vanquished both 
coarse and subtle forms of these four obstructive forces. The arhats, by 
contrast, have conquered only the coarser forms of the Íour 7zzzras. Among 
these four obstructive forces, the most formidable of them all 1s the obstructIve 
force of the afflictions. It 1s ultimately because of them, for example, that we 
are under the confrol of the obstructive force of the Lord of Death. 
Therefore, recogn1zIng the afflictions as our real enemy, applying antidoftes to 
them, and seeing them not as something to Iindulse but as something to 
Overcome — these are the hallmarks of the Buddhadharma. That 1s Buddhism. 
Someone who does not regard the afflictions as an enemy, but Indulges In 
them, cannot be counted a genuine practitioner of the Buddhadharma. 

In all the different vehicles of the teachings — “the vehicles leading from the 
orIgin,” “the vehicles of Vedic asceticism, ” and “the vehicles of supreme and 
powerful transformative methods” — we have to apply antidotes to the 


466 


afflictions. There 1s a difference 1n a way the antidote 1s applied: whether the 
emotIons are confronted directly, or transformed throuph skillful means to 
help accomplish the welfare of others, or liberated through recogn1zIng theIr 
nature. StilL, all the various approaches are alike 1n regarding the afflictions as 
something to be overcome by the use of antidotes. 

So as we can see, the Buddhadharma 1s primarIly concerned with recogn1zIng 
afflictions as our real enemy and then applying antidotes to them. Because 
when we say that the Buddhadharma 1s about atfaining nirvana, what 1s It that 
prevents us from attaining nirvana? It 1s the afflictlons. So they have to be 
vanquished and overcome. Às soon as we say that nirvana 1s the ultimate 
obJective, 1t means we must not only recognIze the afflictions that prevent us 
[rom reaching 1t but also become expert In how they work. Then, applyIng 
that newfound understanding about their workings, we must take care not to 
succurnb or yield to them 1n anyway. 

(H¡s Holiness The Dalai Lama — Mind In Comford And Ease) 


PHÁP - Lời dạy cuả Đức Phật, những lời ngài thuyết pháp (Buddha and his 
teachings) — Dharma: the teaching of Buddha. 


Dharma — the Dharma that can benefit us after death 1s these positive karmic 
potentials, which carry across to the next life when we die. 
No matter how mụuch wealth we may have amassed, none of 1t can 
be brought Into the next life! 
No matter how famous we may be, the fame will not reach the 
next lifel 
No matter how many good friends and loving family members we 
may have, none of them can be taken to the next life! 
The only thing taken to the next lIfe 1s the karmic potentials we 
have Iimprinted on the consclousness, whether posIftive or neøative 
Generally speaking, karmic actlons are performed through our 
body (making prostrations (sự quy phục), øg1ving charify...), our 
speech (recitineg mantras (đọc thần chú), making prayer...) or our 
mind (positive thoughts like equanimity (thanh thản)), compass- 
1on, faith...(His Holiness The Dalai Lama) 


Turning the Wheel of Dharma — After the Buddhaˆs enlightenment, he gave 
hIs first sermon 1n a deer park at Sarnath, near Benares (Varanasi). Here he 
passed on hIs teaching, the Dhbarma to Just five monks. A well-known symbol 
for these teachings 1s the D)barmachakras or “Wheel of Dharma” which he 1s 


467 


said to have “set in motlon” that day, beginning the dissemination of his 
message throughout the world. 


The eight spokes of the wheel symbolize the “Eighffold Pa£h” (Bát Chánh 
Đạo) — a key part of his teachings, which followers should aim to put Into 
practice everyday, to help them on the path to self-liberation: 


I.RightView 2.Riphtlntension 3.RiphtSpeech 4.Right Action 
5.Right Livelihood 6.Right Effort7.Right Mindfulness 8.Right Concentration 
( “The Body, Mind, Sprrit Miscellany” tác giả Jane Alexander) 


Within the Fourth Noble Truth 1s found the guide to the end of suffering: the 
Noble Eightfold Path. The eight parts of the path to liberation are ørouped 1nto 
three essential elements of Buddhist practice-moral conduct (Right Speech, 
Right Action, Right Livelihood); mental discipline (Right Effort, Right 
Mindfulness, Right Concentration); and wIisdom (Right Understanding, Right 
Thought)-discussed further In the following sections of this book. The Buddha 
taught the Eightfold Path In virtually all his discourses, and his directlons are 
as clear and practical to his followers today as they were when he first gave 
them. 

Practically the whole teaching of the Buddha, to which he devoted himself 
during 45 years, deals In some way or other with this Path. He explained 1t in 
different ways and In different words to different people, according to the 
stage of their development and theIr capacity to understand and follow him. 
But the essence of those many thousand discourses scattered 1n the Buddhist 
Scripfures 1s found In the Noble Eightfold Path. 


Dharmacakkappavattana sutra — Buddha”s first sermon preached to the five 
Bhikkhus (5 anh em Kiều-Trần-Như) and 
lead them to enlightenment. The Setting 1n 
Motion of the Wheel of Dharma. 


The Dharmacakkappavattana Sutfa 1s said to be the first teaching ø1ven by the 
Buddha after he attained enlightenment. It 1s taught that the Buddha attained 
enlightenment while sitting under the Bodhi tree by the river NeranJara, In 
Bodhgaya, India, and afterwards, he remained silent for forty-nine days. The 
Buddha then Journeyed from Bodhgaya to Sarnath, a small town near the 
sacred city of Varanasi In central India. There he met his five former 
companions, the ascetIcs with whom he had shared six years of hardship. Hs 
former companions were at first suspIcIous of the Buddha, thinking he had 


468 


øIven up his search for the truth when he renounced theIr ascetIlc ways. But 
upon seeing the radiance of the Buddha, they requested him to teach what he 
had learned. Thereupon the Buddha gave the teaching that was later recorded 
as the Dharmacakkappavattana Sutta, which Introduces the fundamental 
concepts of Buddhist thoupht, such as the Middle Way and the Four Noble 
Truths. 


Bài thuyết Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật - Kinh Chuyển Pháp 
Luân 


Tứ diệu đề là kinh nghiệm giác ngộ của Phật Thích Ca Mâu Ni ở Bodh Gaya 
và cũng là nội dung chính của bài kinh đầu tiên, mang tên Chuyên pháp luân 
mà Ngài đến Sarnath, xứ Isipatana, gần Benares, để thuyết giảng cho năm 
người đồng tu khổ hạnh trước đây. Đó là 5 anh em ông Kiều Trần Như, 
Kondana, Bhaddiya, Vappa, Mahanama, Asaji, rồi sau đó, cả năm người đều 
đạt giác ngộ theo giáo pháp và trở thành những đệ tử đầu tiên của Đức Phật. 
Kinh Chuyên pháp luân, tiếng Pali gọi là Dharmacakkappavattana Sutta. Tựa 
Kinh này là sự ghép lại từ 3 chữ: Dharma có nghĩa là Pháp. Cakka có nhiều 
nghĩa như sau: vòng tròn, bánh xe, đĩa tròn, hình tròn, một trung tâm của năng 
lượng tâm linh hay sinh lý ân trong cơ thể con người...Pavattana là chuyển 
động, lăn, quay, cuốn tròn...Sutta là kinh. Trên mặt văn phạm cụm từ chung 
Dharmacakkappavattana, có 2 chữ p, nhưng cụm từ phân tích: dharma + cakka 
+ pavattana, thì không có chữ p đẳng trước chữ pavattana. Vấn đề cấu trúc 
văn phạm của câu này chưa có sự giải thích rõ ràng của những nhà ngôn ngữ 
học, nhưng nội dung kinh thì không có gì thay đối. 


Đức Phật mở đầu băng lời khuyên các tu sĩ không nên mắc vảo hai cực đoan: 
Một là đam mê thú vui dục lạc thế gian, vì nó giả tạm, nhất thời, tầm thường, 
ngăn cản mọi tiễn bộ tâm linh. Hai là khổ hạnh ép sát, nó làm mỏi mệt tinh 
thần, mê mờ trí tuệ và Ngài khuyên họ nên theo con đường trung đạo dẫn tới 
một cuộc sông thanh tịnh, trí tuệ, sáng suốt, giải thoát tối hậu. 

Đó là con đường đạo 8 nhánh. 


Đức Phật giảng tiếp theo là Tứ Diệu đề. Bốn chân lý nói về sự Khổ (Khổ đề), 
chân lý vê nguyên nhân của sự Khô (Tập đê), vê sự diệt Khô (Diệt đê) và vê 
con đường diệt Khô (Đạo đê). 


Sau khi nghe Ngài giảng bài pháp thứ hai kinh Vô ngã tướng (Anattalakkhana 
Sutta), nói về thuyết Vô ngã có nghĩa là không có cái ta và năm uẫn là vô 


469 


thường, nếu ai thoát khỏi tham ái thì ra khỏi tái sanh, được giải thoát, năm 
người đông tu khô hạnh trước đây với Ngài Kodanna, Vappa, Bhaddhiya, 
Mahanama và Assaji lân lượt chứng quả A La Hán. 


Năm Thầy Kiều-Trần-Như nhìn nhận đức Phật là đuốc tuệ đề soi sáng thế gian 
và xin thọ giáo làm đệ tử. Đức Phật liền thâu nhận họ vào hàng Thanh-văn 
đầu tiên trong Giáo đoàn Tăng lữ và phán răng:" Này chư môn đệ, đạo pháp 
đã được minh khai, từ nay các thây đã hoàn toàn là bậc Thánh-nhân giải thoát 
mọi điều khô não": 


Ông Kondanna (Kiều-Trằn-Như) đạt Tuệ-nhãn viên minh thấu rõ chân lý, ông 
đã chứng quả thứ tư, cùng tột trong hành Tứ-Thánh gọi là Đại A-La-Hán. 


Bốn vị sau, lần lượt cũng đồng chứng quả như ông, sau khi đức Phật thuyết 
ba lượt pháp Tú-Đê cho các thây nhận thức rõ rệt. 
-—-0Ö0--- 


Dharmakara —Sanskrit name for the Bodhisattva who established a place 
where all beings can attain enlightenmenI. 


Dharmakara - The Bodhisattvva who later became Amitabha Buddha, as 
related In the Longer Amitabha Sutra. The Bodhisattva Dharmakara 1s famous 
for forty eipht Vows, particularly the eiphteenth, which promises rebIrth 1n 
the Pure Land to anyone who recItes HIs name with utmost sincerIty and faith 
at the time of death. 


Vị Bồ tát sau khi trở thành Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, đặc biệt lời nguyện 
thứ 18, cho những ai tụng niệm tên Ngài khi chết sẽ được vãng sanh về cõi 
cực lạc... 


Dharmakaya - the truth body or the “Buddha body of reality°. Thịs 1s the 
(SKT) natural state ofthe Buddha”s awakened mind, which 1s also 

1s ultImatfe nature. 

Dharmakaya - According to the Mahayana Buddhist teaching of the trikaya, 

"three bodies," a Buddha 1s one with the Absolute but manifests 1n the relatIve 

world of form and appearances In order to work for the liberation of all beings. 

To accomplish this, 1t 1s said a buddha has three bodies, called dharmakaya, 

sambhogakaya and nirmanakaya. 

The dharmakaya 1s the Absolute; the essence of the universe; the umty of all 

things and beinsgs, unmanifested. The dharmakaya 1s beyond existence or 


470 


nonexiIstence, and beyond concepts. The late Chogyam Trungpa called the 
dharmakaya "the basis of the original unbornness. 

It 1s Important to understand that the dharmakaya 1s not like heaven, or 
somewhere we go when we die or “set enlightened." It 1s the basis of all 
exIstence, including you. It 1s also the spiritual body or "truth body” of all 
Buddhas. 


Pháp thân (SKT. dharmakaya), là thê tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với 
Chân như, là thê của vũ trụ. Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có 
chung. Pháp thân cũng chính là Pháp (SKT. dharma), là quy luật vận hành 
trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy. Phật xuất hiện trên Trái Đắt, 
với nhân trạng, với mục đích cứu độ con người. Pháp thân được xem chính là 
Phật pháp (SKT. buddha-dharma) như Phật Thích-ca giảng dạy trong thời còn 
tại thế. Sau này người ta mới nói đến hai thân kia. Pháp thân được xem là 
thường hằng, vô tướng, nhất nguyên, là thê tính chung của các vị Phật, là dạng 
tồn tại thật sự của chư Phật. Pháp thân có nhiều tên gọi khác nhau, tuỳ trường 
hợp sử dụng. Có lúc người ta xem nó là thể tính của mọi sự, là Pháp giới (SKT. 
dharmadhatu, dharmata), là Chân như (SKT. tathata, bhutatathata), là tính 
Không (SKT. sunyata), A-lại-da thức (SKT. alayavijnana), hay xem nó là 
Phật, Phật tính (skt. buddhata), là Như Lai tạng (SKT. tathagatagarbha). Trong 
nhiều trường phái, người ta xem Pháp thân là thể trừu tượng không có nhân 
trạng, có trường phái khác lại xem Pháp thân hầu như có nhân trạng. Đạt trí 
huệ siêu việt đồng nghĩa với sự trực chứng được Pháp thân. 

Pháp thân là một trong Tam thân (trikaya hay Three Bodies), ngoài ra còn Báo 
thân và Ứng thân: 


Báo thân (SKT. sambhogakaya), cũng được dịch là Thụ dụng thân, "thân 
của sự thụ hưởng công đức”: chỉ thân Phật xuất hiện trong các Tịnh độ. Báo 
thân là thân do thiện nghiệp và sự giác ngộ của các Bồ Tát mà hoá hiện cho 
thấy - cũng vì vậy mà có lúc được gọi là Thụ dụng thân, là thân hưởng thụ 
được qua những thiện nghiệp đã tạo. Báo thân thường mang Ba mươi hai 
tướng tốt (skt. dvatrimsadvara-laksana) và tám mươi vẻ đẹp của một vị Phật 
và chỉ Bồ Tát mới thấy được trong giai đoạn cuối cùng của Thập địa (skt. 
dasabhumi). Người ta hay trình bày Báo thân Phật lúc ngồi thiền định và lúc 
giảng pháp Đại thừa. Các trường phái thuộc Tịnh độ tông cũng tin rằng Báo 
thân Phật thường xuất hiện trong các Tịnh độ. 


Ứng thân (SKT. nirmanakaya), cũng được gọi là Ứng hoá thân hoặc Hoá 
thân, là thân Phật và Bồ Tát hiện diện trên Trái Đât. Ưng thân do Báo thân 


471 


chiếu hiện, dựa trên lòng từ bi và có mục đích giáo hoá chúng sinh. Như thân 
người, Ứng thân chịu mọi đau khổ của giả chết bệnh tật, nhưng Ứng thân có 
thần thông như thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Sau khi chết, Ứng thân 
tự tiêu diệt. 

Dhyana — meditation = thiền định (Dhyana paramita = thiền Ba-la-mật) 

In Dhyana, the medifafor 1s not consclous of the act of meditation (I.e. 1s nof 
aware that he/she 1s meditating) but 1s only aware that he/she exIsfs 
(consciousness of being), and aware of the obJect of meditation. Dhyana 1s 
distinct from Dharana In that the meditator becomes one with the obJect of 
meditaton. This means that the meditator although aware of the obJect 
through meditation detaches him/herself from 1(s exIstence 1n the physIcal 
world. Much like meditation focused on the breath Dhyana 1s rooted 1n the 
concentration of not beIing concentrated. 

The final stage of medhitation in dhyana 1s considered to be Jhana. At this staøe 
of meditation, one does not see 1t as a medhitatlonal practice, but Instead 
merges with the Idea and thought. One cannot reach a higher stage of 
conscIousness without Jhana. 


Theo thuật ngữ Yoga, Thiền được gọi là “Dhyana” nghiã là “dòng chảy của 
tâm trí”. Đây là một trạng thái tinh khiêt và tập trung cao độ khi tâm trí xuôi 
chảy không gì ngăn trở, hoàn toàn đăm mình trong ý nghĩ vê Y Thức Vũ Trụ. 


Dialectician — nhà biện chứng 


Diamond sutra — 1s a Mahayana sutra from the PraJnaparamita, or "Perfection 
of Wisdom” genre, and emphasizes the practice of non-abiding and non- 
attachment. 


Kinh Kim Cang Ba-La Mật-Đa do Ngài Cưu-Ma La-Thập dịch sang chữ Hán. 
Kinh bao gôm cuộc đàm luận giữa đức Phật và Tôn giả Tu Bô-Đê... 


Diamond Sutra 


Hidden for centurlies 1n a sealed-up cave 1n north-west China, this copy of the 
'Diamond Sutra' 1s the worlds earliest complete survival of a dated printed 
book. It was made In 868 AD. Seven strIps of yellow-stained paper were 
printed from carved wooden blocks and pasted together to form a scroll over 
5m long. Though written in Chinese, the text 1s one of the most 1mportant 
sacred works of the Buddhst faith, which was founded In India. 


472 





Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á. Kinh còn 
mang những tên ngắn khác là Kim cương kinh, Kim cương bát-nhã kinh. 

Bộ kinh này bao gồm một cuộc đàm luận giữa Phật và tôn giả Tu-bồ-đề, và 
như đã thấy trong các bộ kinh Bát-nhã khác, nhiều đoạn văn được dùng để 
nhắn mạnh công đức khi hành giả trì tụng kinh này. Có lẽ đây là điểm then 
chốt giải thích sự phố biến và ảnh hưởng lớn của kinh này tại Đông Á, Đông 
Nam A. 


Kinh văn chỉ tập trung vào một vài điểm giáo lý quan trọng và chúng được 
giải thích triệt đê. Những điêm này cụ thê như sau: 


1. Hành giả không nên nhìn nhận một "tự ngã" (SKT. atman), một "chúng 


sinh" (SKT. sattva), một “dính hôn” (SKT. Jiva), thọ mệnh giả hoặc một "cá 
nhân” (SKT. Pudgala), bô-đặc-già-la nào cả. 


Tu-bỗ-đề, chừng nào còn chúng sinh trong cõi chúng sinh, được tóm lại bằng 
từ "chúng sinh", hoặc sinh từ trứng, hoặc sinh từ bào thai, hoặc sinh từ chỗ 
ầm thấp, hoặc sinh từ sự biến hoá, hoặc có thân sắc, hoặc không có thân sắc, 
hoặc có thụ tưởng hoặc không có thụ tưởng, hoặc không có thụ tưởng mà cũng 
không phải không có thụ tưởng, chừng nào còn một ai có thê được nhận thức 
trong cõi chúng sinh được nhận thức - tất cả chúng sinh ấy đều được Ta dẫn 
đến cõi vô dư y niết-bàn. Dù đã dẫn vô lượng chúng sinh đến niết-bàn như thế 
nhưng không một chúng sinh nào được dẫn đến niết-bàn cả. 

Vì sao? Tu-bồ-đề, vì được nói rằng: Nếu Bồ Tát còn có thụ tưởng "chúng 
sinh" thì ông ta không phải là Bồ Tát. Vì sao? Người mang thụ tưởng "tự ngã" 
- Tu-bỗ-đề -, mang thụ tưởng "chúng sinh" hoặc mang thụ tưởng "sĩ phu" hoặc 
một thụ tưởng "bổ-đặc-già-la", người ấy không được gọi là Bồ Tát. 


473 


2. Hành giả không nên nhìn nhận bất cứ một pháp, một thật thể bên ngoài 
nào vì hoàn toàn không có một pháp nảo có thể được nhận thức cả. Và đĩ 
nhiên, điều này cũng có giá trị cho một phi pháp. 

Và Thế Tôn lại nói tiếp với Tôn giả Tu-bồ-đề: Ông nghĩ như thế nào Tu-bô- 
đề? Có một pháp nào được Như Lai chứng đắc gọi là "Vô Thượng Chính Đăng 
Chính Giác" hoặc có một pháp nào đó được Như Lai thuyết hay không? Sau 
khi nghe hỏi như vậy, Tôn giả Tu-bồ-đề ứng đáp Như Lai như sau: Bạch Thế 
Tôn, như Con hiểu ý nghĩa của những gì Thế Tôn dạy thì không có pháp nảo 
được Như Lai chứng đắc gọi là "Vô Thượng Chính Đăng Chính Giác", không 
có một pháp nào đó được Như Lai thuyết dạy cả. Vì sao? 

Vì ngay pháp được Như Lai chứng ngộ và thuyết giảng không thể nắm bắt và 
không thê thuyết giảng. Nó không phải pháp, cũng không phải phi pháp. 

Vì sao? Vì các thánh nhân xuất hiện trên cơ sở vô vi. 


3. Hành giả không nên đề tâm lưu trú ở bất cứ nơi nào. 
Thế nên, Tu-bỗ-đè, Bồ Tát Ma-ha-tát nên phát triển một tâm thức không 
nương tựa, nên phát triển một tâm thức không nương tựa bất Cứ nơi nảo, nên 
phát triển một tâm thức không nương tựa vào sắc, nên phát triển một tâm thức 
không nương tựa vào thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
Tương truyền là khi nghe câu "nên phát triển một tâm thức không nương tựa, 
nên phát triển một tâm thức không nương tựa bất cứ nơi nào" (Ưng vô sở trụ 
nhi sinh kỳ tâm thì Lục tổ Huệ Năng có ngộ nhập, sau đó đến Ngũ Tổ Hoằng 
Nhẫn thụ giáo). 
Điểm nổi bật của kinh này là cách dùng phương pháp nghịch lý để trình bày 
vấn đề: Mỗi khái niệm được nêu ra đều có phần đối đãi tương ứng: 
Tu-bồ-đẻ, Ông nghĩ thế nào, Như Lai có thể được thấy qua sự toản hảo của 
sắc thân? Tu-bỗô-đề nói: Thưa Thế Tôn, không thể được như vậy. Như Lai 
không thê được thấy qua sự toàn hảo của sắc thân. Vì sao? Thế Tôn, sự toản 
hảo của sắc thân được Như Lai dạy dưới danh "sự toàn hảo của sắc thân" chính 
là "phi toàn hảo”, thế mới được gọi là "sự toàn hảo của sắc thân". 
Nhất thiết hữu vi pháp 
Như mộng huyễn bào ảnh 
Như lộ diệc như điện 
Ung tác như thị quản. 


TẤt cả các pháp hữu vi 
Như cơn mộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như bóng 
Như sương mai, như ánh chớp. 
Nên nhìn nhận chúng như thế 
-=-0Ö0--- 


474 


Diaphoretic — làm toát mồ hôi 

Diaspora - cộng đồng người Do Thái 

Dicey — risky = dangerous 

Dichotomy — division 1nfo two = phân đôi, lưỡng phân 

Dictum — noteworthy statement = lời quả quyết, lời tuyên bố chính thức 
Didactic — giáo huấn, giáo khoa, có phong cách nhà giáo 

Diffuse - khuếch tán 

Digha Karayana - Khổ Mẫu: vị tướng lãnh đạo quân đội của vua pasenadi 


Digha Karayana - Nephew of Bandhula, commander In chief of Pasenadi (Ba- 
tư-nặc). After Bandhulas death, Digha was appointed 1n his place and 
accompanied the king. Once, during their travels, they came to Nangaraka 
and, hearing that the Buddha was at Medatalumpa, went to see him, but Digha 
stayed outside while the Buddha talked to Pasenadi. The Dhammapada 
Commenfary adds that Digha went about reviling the king for the murder of 
his uncle, and that when Pasenadi went In to the Buddha, leaving the royal 
insipnia In Digha”s charge, the latter saw his chance of revenge. He left 
Pasenadli, hastened to Vidudabha (Thái tử Lưu Ly) and crowned him king. He 
then returned to Savatthi, leaving for Pasenadi only a single horse and one 
female servant. It was this treachery which led to Pasenadis untimely death. 


Khổ Mẫu - Digha Karayana - là cháu của Bandhula, lãnh đạo quân đội của 
vua Ba Tư Nặc. Sau khi Bandhula chết, Khổ Mẫu (Digha Karayana) được chỉ 
định thay thế theo tháp tùng nhà vua. Trong cuộc hành trình, họ đến 
Nangaraka và nghe răng Đức Phật đang nghỉ tại Medatalumpa và họ đến đảnh 
lễ. Nhưng Khổ Mẫu ở ngoài trong khi vua Ba Tư Nặc vào đàm đạo với Đức 
Phật.. Nhà vua để lại ấn chỉ, kiếm...cho Khổ Mẫu trông coI. Đề trả thù cho 
người chú là Bandhula bị nhà vua giết, Khô Mẫu thừa dịp đem ấn chỉ, kiếm... 
của vua dâng cho Lưu Ly để đăng quang làm vua, rồi chạy trở lại Savatthi, 
chỉ đề lại cho vua Ba Tư Nặc một con ngựa và người nữ tỳ. 

Khi vua Ba Tư Nặc biết sự việc xảy ra, nhà vua cùng người nữ tỳ chạy đến 
người cháu là vua A Xa Thế để cầu cứu. Nhưng khi đến nơi, trời đã khuya, 
cửa thành đã đóng. Nhà vua cùng người nữ tỳ phải vào tá túc tại lữ quán gần 


475 


đó. Những vì thời tiết quá khắc nghiệt, sáng hôm sau, vua Ba Tư Nặc đã băng 
hà. Đó là cái chêt bât đắc kỳ tử cho vua Ba Tư Nặc! (QC) 


Dignify — làm cho xứng đáng 

Digress - lạc đề, ra ngoài đề, lạc đường 

Dilapidated - đồ nát, siêu vẹo 

Dilemma — an argument presenting two or more equally conclusive 
alternatives unpleasant choIce = tình trạng khó xử, tiên thoái 

lưỡng nan 

Dilettante — an admirer or lover of the arts = người ham mê nghệ thuật 

Diligence — tỉnh tấn, siêng năng 

Dilution — pha loảng, làm phai nhạt 

Din - tiếng ầm ỉ 

Dint - vết đánh, vết hẳn 

Discarnate — having no physical body = lìa khỏi cơ thể, rời khỏi xác thịt 


Discarnate manifestation — any of a myriad of manifestation of the 
discarnate realm, including ghosts and hauntinss. 


Discarnate spirits may seem frightening, but most are simply spirits who no 
longer reside In a body - the deceased. Many choose to move on to the next 
level of consciousness, but not always. Some spirits Just donˆt cross over and 
choose fo remain attached to the earthly plane. 

Discern - nhận thức, thấy rõ bằng trí óc, bằng giác quan 

Discernment — comprehend what”s obscure = nhận thức rõ, sâu sắc 


Discomfit — đánh bại, làm thất bại, làm hỏng 


Disconcert — làm xáo trộn, đảo lộn 


476 


Discreetly - thận trọng, dè dặt 

Discriminafe (from) - phân biệt 

Discursive - rời rạc, không mạch lạc 

Disdann — thái độ khinh thị 

Disembodiment - làm cho hồn lià khỏi thân xác - A soul, SDITI, OT 
conscIousness that has been disembodied, or which otherwise lacks a physIcal 
form. 

Disgruntled - bực tức, bất bình 

Disgusting — ghê tởm, kinh tởm 

Dismayed — to cause to loose courage, scared = làm mắt tinh thần 
Disparaging - mắt uy tín, mất thể diện 

Disparate — khác hắn nhau 

Dispassion — thái độ thản nhiên, lãnh đạm 

Dispel — cause to disappear = xua đuổi đi, xua tan 

Disposition - sự sắp xếp, cách bồ trí 

Disreputable — làm mang tiếng, làm ô nhục 

Dissected - bị cắt ra 

Disseminator - người phổ biến 

Dissension — đisagreement = mối bất đồng, mối chia rẽ 

Dissident - kẻ ly khai 


DIssolve — rã ra, hòa tan 


47 


Dissuade — advise against: khuyên can 

Distended — bị sưng to, bị sưng phông 

Distort - vặn vẹo, bóp méo 

Distraught — điên cuồng, mất trí 

DIvas — great or famous women 

Divest - tước đoạt, lột quân áo 

Divine - thần thánh, siêu phàm (Divinity - thần thánh, người đáng tôn sùng) 

Divulge — made public, make known = để lộ ra, tiết lộ 

DNA- DeoxyriboNucleic Acid = A, C, G, T (Adenine, Cytosine, Guanine, 
Themine) 

Deoxyribonucleic acid (DNA) 1s a molecule that encodes the genetic 

Iinstructions used 1n the development and functioninng of all known living 

OrganIisms and many viruses. DNA 1s a nucleic acid; alongside proteins and 

carbohydrates, nuclelc acids compose the three maJor macromolecules 

essential for all known forms of HIfe. 

Doffed - cởi bỏ, vứt bỏ 

Dogma - tín điều, giáo lý (Dogmatic - dựa theo giáo điều) 

Dogma 1s a principle or set of principles laid down by an authorlty as 

incontrovertIbly true. It serves as part of the prImary basis of an 1deology or 

belief system, and 1t cannot be changed or discarded ... 

Dolmen - mộ đá 

Dotage - sự lâm cẩm cuả người già 

Douse - hạ bườm 


Downtrodden - bị chà đạp, bị áp bức 


Draconian — hà khắc, khắc nghiệt, tàn bạo 


478 


Dreadful — causing fear = dễ sợ, kinh khiếp (Dread = kinh hãi) 
Dreary - ảm đạm, buôn thảm 

Dredging - nạo, vét (Dredging moat — vét hào chung quanh thành trì) 
Dreg - cặn, cái bỏ đi, chút xíu còn lại 

Dross - cặn bã, rác rưỡi 

Dubious - lờ mờ, không minh bạch 

Dueat - tiền vàng xưa ở Âu châu, đồng Đu-ca 


Dukkha (Sankrit ) — suffering, unsatisfactory = thất bại, không như ý muốn. 
- Khổ 
Dukkha 1s commonly explained according to three different cateøorles: 

-The obvious physical and menfal suffering associated with birth, ørowing 
old, 1llness and dying. 

-The anxlety or stress of tryIing to hold onto things that are constantly 
changing. 

-A basic unsatisfactoriness pervading all forms of exIstence, because all 
forms of life are changing, Impermanent and without any Inner core or 
substance. 

The Buddhist traditlon emphas1zes the Importance of developIng 1nsight Into 
the nature of dukkha, the conditions that cause 1t, and how 1t can be overcome. 
Thịs process 1s formulated In the teachings on the Eour Noble Truths. 


Dullness — slow in perception or sensibility = chậm hiểu, ngu đần 
Dungeon - ngục tối 
Dwell - ở, cư ngụ 


Dysentery - bệnh ly, kiết ly 





479 


È 


Earnest - đứng đăn, nghiêm chỉnh 
Ebullience — sự sôi nồi, bồng bột 
Eccleslastical — church, clergy = giáo hội, tu sĩ 


Eclectic — selecting what appears to be best 1n various doctrines, methods 
and styles = chiêt trung trong triệt học 


Ecstasy — trạng thái mê ly, ngây ngất 

Ecumenism - chủ trương chung cuả Thiên Chúa giáo 

Edict — an order proclaimed by authority = chỉ dụ, sắc lệnh 

EdIfy — khai trí, soi sáng (Edification - sự soI sáng) 

Eerle - sợ sệt vì mê tín 

Effeminate - yếu ớt, ẻo lả như đàn bà 

Effervescence - sủi bọt, sôi sụt, sôi nồi 

EfficacIous - hiệu quả, hiệu nghiệm 

Effigy - hình nổi ở đồng tiền, huy hiệu 

Effrontery - mặt dày mày dạn, tính vô liêm sỉ 

Effulgent — radiant splendor = sáng ngời, tráng lệ, huy hoàng 

Ego - self: bản ngã - Ngã (SKT. atman, pali. atta) tức là cái "ta" được thiết 
thuyêt với một thê tính trường tôn, không bị ảnh hưởng của tụ tán, sinh tử. 
Đạo Phật không công nhận sự hiện diện của một ngã như thê. Trong toàn bộ 
mọi hiện tượng tâm lý và vật lý không có một chủ thê gì được gọi là độc lập, 
thường còn (Vô ngã, Ngũ uân). 


480 


The process I1tself — the continual arising, fading away, and re-arising of 
phenomena. Reality as we know 1t — condifioned exIstence, Or sđsara — 1S 
creating itselƒ in every momenf by a chain oƒcausalify known as “dependenf 
originafion.” Often that”s depIcted as a wheel, to Indicate the cyclical nature 
Of the twelve 1nterconnected factors: Ignorance, karma-produciIng formations, 
conscIousness, mental and physical phenomena, the senses, confact with 
obJects, feeling, craving, clinging, becoming, re-birth, and old age and death. 
These elemen(s are arlsing In every moment, producing everything 
consfructed, including what we call the personality or “eg0”. 


Egocentric - cho mình là trọng tâm; vị kỷ, ích kỷ 


Ego grasping = chấp ngã - is the absence of true knowledge of who we really 
are, tosgether with 1ts result: a doomed clutching on, at all costs, to a cobbled 
together and makeshIft Image of ourselves, an inevitably chameleon charlatan 
self that keeps changIng and has to, to keep alive the fiction of Its exIstence. 
This 1s what 1s known as the “ego” or dak dzin in Tibetan, which means 
“ørasping at a self”. Ego 1s defined as Incessant movements of ørasping at a 
delusory notion of “[” and “mine”, self and other, and all the concepts, 1deas, 
desires, and activIty that sustain this false construction. 


Egoism - chấp ngã, vị kỹ - In philosophy, egoism is the theory that one”s self 
1S, or should be, the motivation and the goal of one”s own action. EgoIsm has 
two varlants, descriptive or normative. The descrIptIve (or posIfIve) varlant 
ConceIves eøoIsm as a factual descrIptIon of human affairs. That 1s, people are 
motivated by their own Inferests and desires, and they cannot be described 
otherwise. The normative variant proposes that people should be so 
motivated, regardless of what presently motIvates their behavIor. 


Altruism 1s the opposite of egoism. The term “egoIsm” derives from “ego,” 
the Latin term for “I” in English. EgoIsm should be distinguished from 
egotism, which means a psychological overvaluatlon of one°s own 
Importance, or ofone”s own acfIVIfIes. 


Egoism - chấp ngã - Chấp ngã đã nặng, ngã mạn lại nặng hơn. Vì sao? Vì 
càng chấp ngã bao nhiêu, càng ngã mạn bao nhiêu, càng gây thêm nghiệp, 
kiếp này qua kiếp khác, chịu quả báo luân hồi, biết bao giờ ra khỏi cảnh sinh 
tử luân hồi? Nói gân, vì ngã mạn cho nên không chịu học hỏi, muốn học hỏi 
thêm thì cũng chăng học bao nhiêu vì có chịu phục ai đâu, chịu kém al đâu, 
chịu nhận ai là thiện tri thức đâu. Nói xa, vì ngã mạn cho nên không ai muốn 


461 


gần, mà có ai gần thì người ta cũng phải e dè, khó mà trở nên thân thiết được. 
Phật tử mà ngã mạn không những làm hại chính mình, mà còn làm hại cho 
đạo Phật nữa, vì người ngoài nhìn vào thấy Phật tử như vậy thì đánh giá đạo 
Phật sai lạc đi. 


Thế thì Phật tử luôn luôn nên nhún nhường, nhữn nhặn, khiêm tốn. Ai cũng 
mên, ai cũng có thê gân, vì thê có thê học hỏi thêm, kinh nghiệm thêm, tu 
hành tiên được và giúp người khác được. Hành Bô-tát đạo, đó là những bước 
đầu! 


Egoless — vô ngã: trong “The Shambala Dictionary of Buddhism and Zen”: 
mục sau này vê vô ngã (pali: anatta, sanskri: anatman; non-self, non- 
essenftIality; non-soI, non-mol) 


Vô Ngã - Chữ pali là anatta, Sanskrit: anatman (non-self, non essentiality) 
Không có ngã theo cái nghĩa rằng trong mỗi một thê hiện hữu, không có một 
thứ gì thường hăng, vĩnh cửu, toàn vẹn, độc lập. Cái ta, theo Phật giáo, chỉ là 
một “cá thể” do năm uẫn hợp lại mà thành và nó chỉ là tạm thời và thay đôi. 
Chúng ta hiểu rằng vô ngã là dùng đề nói về những hợp thê tức là những pháp 
do nhiều duyên hợp lại mà thành, khi hết duyên thì tan. Chúng ta không có 
ngã — vô ngã — là vì chúng ta nhờ vào các cái khác mà có, chúng ta không có 
cái ngã riêng biệt. 


Không có cái ngã riêng biệt, không có tự ngã, thế thì có cái gì khác không? 
Đạo Phật bảo rằng: có. Tất cả các pháp đều có pháp tánh, tất cả các loài hữu 
tình đều có Phật tánh. Nói cách khác, tất cả chúng sanh đều có chung một bản 
thể, Phật tử gọi bản thê ấy là Phật tánh, đơn giản vậy thôi. 


Phải thực hành vô ngã, bỏ cái ta đi, thì lại càng khó! Vậy thì tìm đến vô ngã, 
không phải chỉ có tìm hiểu trên chữ nghĩa, mà là thực hành chống tam độc tức 
tham sân s1. Chống được tam độc đó thì cái ta sẽ dẹp dần đi, mau hay chậm là 
do hành giả quyết tâm nhiều hay ít. 


Tóm lại: 


Tất cả những gì là duyên hợp thì không có tự thê riêng biệt, tức là không có 
ta, tức vô ngã. 


Phải suy nghĩ kỹ để biết cái ta của mình dù là thân hay tâm cũng chỉ là hợp 
thê thôi nên vô ngã. 


482 


Phải thực hành tiến đến chứng đắc vô ngã, nhưng vì khó cho nên đánh tham 
sân s1 trước, đánh ái dục trước. 


Pháp tánh và Phật tánh - Pháp tánh là một thứ gì đó mà đạo Phật nói 
rằng thắm nhuằn vạn sự vạn vật, còn Phật tánh thì chung cho chúng sinh. Vậy 
thì hơi có sự khác nhau giữa hai chữ đó. Tuy nhiên trên thực tế, không thấy 
phân biệt gì lắm, trừ khi muốn nhắn mạnh. Muốn “đồng thân Pháp tánh” là 
muốn “nhập” vào cái Pháp tánh đó, nôm na là muốn thành Phật, muốn lên 
Niết-bàn. “Người ta cũng dùng chữ Pháp tánh đề gọi Niết-bàn của Phật, vì nó 
là cái thể tánh thường trụ chẳng biến đổi” (Đ.T.Còn) [Niết-bàn của Phật là rốt 
ráo, cao hơn Niết-bàn của các vị thanh văn chẳng hạn]. 


Egolessness — It*s Important to remember always that the principle of 
egolessness does not mean that there was an ego 1n the first place, and the 
Buddhists did away with 1t. On the contrary, 1t means there was never any eøo 
at all to begin with. To realize that 1s called “egolessness”. 

Egomanlac - người cực kỳ ích kỷ 

Eegregiously — quá xá, quá đổi 

Egyptology — khoa ngiên cứu về Ai Cập - is the study of ancient Egyptian 
history, language, literature, reliplon, architecture and art from the 5th 
millennium BC until the end of 1ts native relipg1ous practices 1n the 4th century 
AD. A practitioner of the discipline 1s an “Egyptologist”. In Europe, 
particularly on the Continent, Egyptology 1s primarily regarded as being a 
philological discipline, while in North AmerIca 1t 1s often regarded as a branch 
Of archaeoloøy... 

Elaboration - sửa soạn công phu 

Elated — làm phần chắn, phấn khởi, hân hoan 

Electrum - hợp kim vàng, bạc; quặng vàng lẫn bạc 

Elephantine — to kẻnh càng, to đồ sộ 


Elicit - gợi ra, luận ra 


Elitism - sự phát triển các tầng lớp ưu tú trong xã hội 


483 


Elixir of life — linh dược hồi sinh (Elixir = thuốc tiên) 

Elongate — kéo dài ra 

Elope - trốn đi theo trai 

Eloquent — hùng biện, hùng hồn (Eloquently = một cách hùng hồn) 
Elucidate (something) — make something clear = giải thích, làm sáng tỏ 
Elucidation - sự minh chứng; Elusive: tending to evade, pursuIt 
Elude — tránh né, lắng tránh 

Elusive — hay lảng tránh, thoái thác 

Elve — cá chình con, lươn con 

Emaciated - gầy mòn, hốc hác 

Emanation - sự phát xuất (Emanate - tỏa ra, phát ra) 

EmancIpaton - sự giải thoát, khai phóng 

Embalm - ướp xác chết, ướp chất thơm 

Embarkation — lên tàu 

Embellishment - trang điểm, làm đẹp (Embellish = tô son điểm phần) 
Ember — than hồng trong đám lửa, đám tro 

Embezzle - biển thủ, tham ô 

Emblematic - tượng trưng, biểu tượng 


Embodiment - hiện thân, hoá thân; Embodiment of the Dharma body=pháp 
thân thê tánh 


Embroilment — làm rôi răm, lôi kéo vào cuộc chiên 


484 


Emetic - thuốc làm cho nôn mửa 

Eminently — exceedingly, extremely (Eminence = mô đất, sự nồi tiếng) 
Emissary - sứ thần 

Empathetic — thông cảm (Empathize = đồng cảm) 

Empirical — theo lối kinh nghiệm 


Emprrical ego - giả ngã - In the thought of Immanuel Kant and Edmund 
Husserl, the self of each person, understood as the locus of personality and 
capable of being known as an obJect by means of reflecfive awareness, 1n 
contrast with the transcendental egøo which 1s always an experiencIng subJect. 


EmprricIst - người theo chủ nghiã kinh nghiệm 


Emptiness — ultimate nature, emptiness cannot be found apart from the sub- 
Ject or the obJect. Emptiness refers to an obJect”s being free of 
intrinsic existence (bản chất hiện hữu). 

Shunyata (SanskrIt): Emptiness, voidness. 


Emptiness — À feature of Mahayana Buddhism and 1s unique doctrine Emp- 
tiness (shunyata). The teaching can be seen as an extension of 
the teaching of “not self” (anatman) found In early Buddhism. 
Emptiness specially means the denial of “intrinsic exIstence” 
with all phenomena. If something possessed 1ntrinsic exIstence, 
1 1S areued, 1t would exist Iindependently of something else. 
However the Buddha claimed that all things are “dependently 
OorIgInated”, everything arIses from, and depends on, something 
else — and hence are “empty” of 1intrinsic exIstence. What we 
call a table, for example, 1s only a “mind proJected” form. The 
deluded mind (bản tâm mê mờ) manifests (biểu lộ) an indepen- 
dent exIstence for the table which In reality 1t does not possess. 
Thịs deep probing (phát hiện sự thật) led Mahayana BuddhIsts 
to posit (thừa nhận) two distinct levels of “truth”: “convention- 
al truth” (the table 1s an independent entity (thực thê độc lập)) 
and “ultimate truth” (the table has no Iindependent existence) 
with a correct understanding (praJnya) of the nature of pheno- 
mena, such as that possessed by a Buddha, one ceased to ørasp 


485 


(níu kéo) after conventIonal truth. 

Essential to the development of understanding 1s the direct 
I1nsight Into the nature of self or ego. Correctly understood, the 
self w1ll also be seen to lack any form of 1ntrinsic exIstence — 
this 1s the doctrine of anatman (“not self” or “no self”). This 
Iinsight wIll lead to the lessening, and ultimate eradication of 
egofistical behavior (thái độ ích kỷ) and desIre of “craving” 
(lòng ham muốn) (trishna). An understanding of “emptiness” 1s 
that the antidote (thuốc giải độc) to the craving that gives rise to 
dukkha... 


Empfiness — The noble Bodhisattva Avalokitesvara (Bồ-Tát Quán Thế Âm) 
replied to venerable Sariputra (Xá-Lợi-Phất): “Thus, O Sariputra, all things 
having the character of emptiness, have no beginning nor ending; they are 
neither faultless nor not faul(less; they are neither perfect nor 1mperfect. 
Therefore, in emptiness there 1s no form, no sensation, no percepf(ion, no 
discriminatfion, no conscIousness. There 1s no eye, no ear, no nose, no fongue, 
no SensSItIVeness to confact, no mind. There 1s no form, no sound, no smell, no 
taste, no touch, no mental process, no obJect, no knowledøge, no 1ønorance. 
There 1s no destruction of obJects, no cessation of knowledøge, no cessation of 
Ipenorance. There 1s no decay and no death, nor 1s there any destruction of the 
notlons of decay and death. There 1s no Noble Fourfold Truth, no pain, no 
cause of pain, no cessatlon of pain, nor any Noble Path to the cessatlon of 
paIn. There 1s no knowledge of Nirvana, there 1s no obtaining of Nirvana, 
there 1s no nof-obtaining of Nirvana. 


Why 1s there no such thing as the obtaining of Nirvana? Because NIrvana 1s 
the realm nothing-ness. If the ego-soul of personality 1s an eternal entity 1t 
cannot attain Nirvana. It 1s only because personality 1s made up of elements 
and 1s, therefore, empty of an ego-soul, that 1t may attain Nirvana. So long as 
man 1s approaching Ultimate Wisdom (thông thái tột đỉnh), he 1s still dwelling 
1n the realm of conscIousness. If he 1s to realize Ñirvana, he must pass beyond 
the realm of consclousness. In hiphest Samadhi (establish) when 
conscIousness has been transcended (vượt qua), he has passed beyond 
discriminatlon and knowledge, beyond any reach of change or fear. He 1s 
already enJoyIng NIrvana. 


The perfect understanding of this and the patlent acceptance of It 1s the 
Ultimate Wisdom that 1s PraJna-paramita (Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa). 


466 


All the Buddhas of the past, present and future, having attained highest 
Samadhi, awake to find themselves realizing this highest perfect Wisdom. 
Therefore, every one should seek self-realizatlon of PrajJna-paramita, the 
Truth of Perfect Wisdom, the unsurpassable Truth, the Truth that ends all pan, 
the Truth that 1s forever True. O PraJna-paramita! O Transcendent Truth that 
spans the troubled ocean of life-and-death, safety carry all seekers to the other 
shore! 


Empfiness of Inherent Existence 


Any kind of thing or event that can appear or be possIble, whether In samsara 
Or nirvana, appears to us as though 1t could exIst by vIrtue Of 1ts very essence, 
or be truly existent. But 1f 1t did exIst Just as 1t appeared, some basIs for 1S 
name or designatlon would have to be ascertainable. Also, the way things 
appeared would have to accord with the way they actually were, whereas If 
does not. For when they are scrutinized (được xem xét kỹ), things can not be 
found to be Just as they appear to be, and this fact shows that, even while they 
are manifesting, they are empty of any sfatus as exIsfent. 


So empty means “empty of any Intrinsic essential exIstence,” which 1s what 
1s being refuted (bị bát bỏ). The suffix mss In emptiness simply has the 
connotation (nghĩa rộng) of “only that.” With all this being the case, we can 
refer to this ultImate truth as emptiness. 


As we already saw, whatever we perceIive appears fo us as 1Ÿ It does 1n fact 
exist, In 1s own ripht. Regardless of whether 1t 1s some Inner experlence or 
some obJect 1n the world outside us, in each and every case, I( seems to us aS 
though things really do exIst in the way what we label them conventionally. 
Now I1 things actually existed In the way we perceived them, 1t would stand 
to reason that the more we looked 1nto them, the clearer they ought to become. 
But when we do examine them, not only do they faIl to become any clearer, 
but we cannot actually even find anything there. This 1s a sign that things do 
not exIst 1n the way they appear. 


Therefore, things are Zn?/y of exIsting 1n the way that we perceIve them to, 
empty of any true exIstence, and ¿#píy Of any 1ntrinsic exIstence*. And so 
when both outer and Inner phenomena are In their own righ( empty of 
exIstence, they are said to be empfy oƒtnherenf eXistence. 


467 


In The Decemf to Lanka Sufra, the Buddha speaks of seven different senses 1n 
which something can be said to be empty. The seventh 1s where one thing 1s 
empty of something else. The example gIven 1s of a temple that 1s empty of 
monks. The emptiness of the temple 1s something different or separate from 
what 1s beIng negated — the presence of the monks. The Buddha described th1s 
as a lesser Instance of emptiness. 


W© are not using the term my 1n the sense where a pillar, for example, 1s 
empty of something else , like a vase. Rather, a pillar 1tself 1s empty of any 
Infrinsic exIstence as such. Occasionally the term sejƒf-ermpry, 1n Tibetan rang 
fong, 1S used to describe this. SejÏƒ-empfy 1S a term used to sipmfy that 
something 1s empty 0Ÿ any 1ntrinsic existence, as oppose to being empty of 
anything “other” than 1tself. However, sejƒ-empfy does not literally mean 1t 1S 
empty of 7/seƑ. When we say that a flower 1s empty of Iinherent existence*, 
we are not denying the reality of the flower. If the flower dịd not exIst at all, 
there would be only an absence: no seed to øerminate, ørow, and blossom 1nto 
a flower, nothing to produce 1s buds and fruit and so nothing to provide 
feelings of pleasure or dislike at seeing and smelling the flower or prlcking 
Our fInger on 1ts thorns. 


Self-empty, 1n relation to the flower, means that 1t 1s empty oÝ Intrinsic 
existence. To think that the flower was empty of 7/se]Ïƒ would be tantamount 
to proposing nothingness and slippIng 1nto a nihilistic extreme. Rather, we 
should understand that any gIven thing, since 1t 1s produced In dependence on 
other condition, 1s empty 1n a sense that 1t has no Iinherenf exIstence 0Ÿ 1s own. 
And for this reason, 1t 1s self-empty. 


So whether 1t 1s a feeling or an actual obJect that we perceive, there 1s always 
that distinction between how things appear to us and how they actually are. If 
we examine whether something actually 1s the way 1t appears to be, 1f 1s not. 
With any obJect we care to InvestIigate, we can never find some core 1dentity 
of which we can say. This 1s 1t! When we look for 1t even In minutest 
subatomIc particles, there 1s nothing to find. This seems to reflect the same 
general positlon as that of modern quantum physIcs — that however deeply 
you research 1nto an obJect, finally there 1s nothing to be found. 

(The Dalai Lama in “Mind In Comfort And Ease” — The Vision of 
Enlightenment In the Great Perfection) 


*Intrimsic Existence — Madhyamikas are Insistent that emptiness has 
genuinely unIiversal scope: emptiness 1s 1(self empty. EmptIiness 1s not an 


488 


independently exIsting. Absolute Reality like Brahman In Advaita Vedanta, 
for example on the contrary 1n 1tself a characteristIc of the entitles of which 1t 
1s the emptiness — It 1s the emptiness of the tree, the emptiness of the chaIr and 
so forth. Emptiness 1s 1(self dependently originated. Without entities there 
would be no emptiness. The emptiness of emptiness does not mean that 
emptiness 1s not ultimately true but 1t does entail that emptiness 1s not an 
ultimate truth. The ultimate truth 1s that all things, including emptiness 1tself 
are empty Of 1nfrInsic exIstence... 


(Madhyamika — refers primarly to a Mahayana Buddhist school of 
philosophy founded by NagarJuna. The school of thought and 1ts subsIdlarIes 
are called "Madhyamaka”; those who follow 1t are called "Madhyamikas". 
According to Madhyamaka all phenomena are empty of "substance” or 
"essence” (SanskrI: svabhava) because they are dependently co-arisen. 
LikewIse 1t 1s because they are dependently co-arIsen that they have no 
Intrinslc, independent reality of theIr own)). 


*Inherenf Existence - INHERENT: 1nvolved In the constitution or essential 
character of something: belonging by nature or habit: Synonyms: Intrinsic, 
1nnate, InbuIlt, natural, inborn... 


EXISTENCE: a/ obsolete: reality as opposed to appearance, b/ reality as 
presented 1n experlence, c/ the totality of exIistent things. 


Buddhnsts have this concept of emptiness. The way undersfanding 1t 1s through 
a simple phrase: all things are empty of Iinherent exIstence. Or, nothing exIsfs 
in and of 1tself. Nothing comes from nothing. Everything comes from 
somewhere and 1s dependent on causes and conditions for both 1ts exIstence 
and our perception oŸ 1ts exIstence. Because nothing exIsfs 1n and of 1tself, one 
could say that nothing really exIsts at all, therefore 1t 1s empty. Everything 1s 
empty. Sounds rather nih1listic, but that 1s an overly simplistIc understanding. 


Duyên Sanh và Tánh Không 
Nhiều người, do chỉ nhìn sơ lược bên ngoài, nói đạo Phật là “sắc sắc không 
không” một cách mơ hô. Điêu này dê dân đên nhìn đạo Phật như là một lôi 


sông bi quan, yếm thế. Từ khi có thêm lối suy nghĩ của văn hóa Tây phương 
vào đâu thê kỷ 20, chữ Không và Giải thoát càng thêm bị hiêu lâm. 


489 


Sau đây, chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu ở mức độ ý thức, lý tính, về tánh Không 
để giải tỏa bớt sương mù đang che khuất cái nền tảng của Phật giáo Đại thừa. 
Tánh Không là nền tảng cho mọi kinh điển Đại thừa, và do đó là nền tảng cho 
mọi tông phái, cả lý thuyết và thực hành, như Thiền tông, Mật tông, Tịnh Độ 
tông, Duy Thức tông, Hoa Nghiêm tông... Chúng ta cũng sẽ hiểu thêm vì sao 
ngài Long Thọ không đặt tên cho tác phẩm của ngài về tánh Không là Tánh 
Không luận mà là Trung luận hay Trung đạo luận; và trường phái của ngài có 
tên là Trung đạo (Madhyamika School). 


1. Vì duyên sanh nên là tánh Không 


Duyên sanh nói đầy đủ là nhân duyên sanh. Cái gì hiện hữu, cái đó do những 
nguyên nhân (causes) và những điều kiện, những hoàn cảnh, những duyên 
(conditions) kết hợp lại mà tạo thành. Sự hiện hữu dựa vảo, tùy thuộc vào 
những nhân và duyên. Thiếu một nhân, hay một duyên, nó sẽ không hiện hữu 
hoặc hiện hữu một cách khác, nghĩa là nó không phải là nó nữa. 


Kinh nói: “Cát này có nên cái kia có; cái này sanh khởi nên cải kia sanh 
khởi. Cái này không có nên cái kia không có; cải này tiệt mắt nên cái kia 
diệt mái. ` 


Chúng ta hãy nhìn một đóa hoa ở trước mặt. Sự hiện hữu của nó là do rất nhiều 
nhân duyên: hạt giống, có người trồng, điều kiện thời tiết đất đai thuận lợi, có 
người bán, có chúng ta mua về, có ý thức của chúng ta chọn lựa... Và tự đóa 
hoa, nó hiện hữu nhờ vào những chất liệu tạo ra nó (chăng hạn, đất, nước, lửa, 
không khí), nhờ vào những phần tử của nó như cảnh, lá, những cánh, nhụy, 
mùi hương, màu sắc... Hơn nữa, nó hiện hữu vì có các thức giác quan và ý 
thức của tôi hiện hữu. Bông hoa này hiện hữu nhờ vào, nương dựa vào, tùy 
thuộc vào rất nhiều nguyên nhân và điều kiện, nhiều đến nỗi không thẻ tính 
đếm hết. Bông hoa này hiện hữu là do duyên sanh. Sự hiện hữu của bông hoa 
là duyên sanh. 


Những ý nghĩ để viết ra bài này, để bài này hiện hữu cũng là duyên sanh. 
Không có những lời dạy trong kinh, không có những luận bàn của các luận 
sư, không có những bậc thây của tôi, thì cũng chăng có những ý nghĩ về tánh 
Không của tôi. Những ý tưởng ấy có được nhớ hay không, có được đào sâu 
hay không còn là do cuộc sống và sự thực hành của tôi. Những ý nghĩ của tôi 
cũng chăng phải là của tôi: chúng chợt khởi lên rồi biến mắt, không giữ được, 
có khi không nhớ kịp. May thì chúng khởi lên nhiều ý nghĩ hay, rủi thì toàn 
những ý nghĩ dở. Chúng không phải là một cái hộc bàn, kéo ra, muốn tìm cái 


490 


gì thì thấy cái đó. Những ý ý nghĩ này là duyên sanh. Rồi nữa, lý do đề viết bài 
này, những cái gì xui khiến tôi viết bài này, tôi không biết rõ vì có quá nhiều 
lý do không thê biết, không thê nhớ. Tóm lại, những ý nghĩ tạo thành bài viết 
này và sự hiện hữu của bải viết này hoàn toàn là duyên sanh. Thử nghĩ, nếu 
không có người đánh máy, tòa soạn không chịu đăng, hay không có người In 
ấn thì nó có mặt hay không. 


Con người và sự vật là duyên sanh. Vì là duyên sanh, nương dựa, và tùy thuộc, 
chúng không có thực thể độc lập riêng biệt. Chúng không hiện hữu tự mình 
một cách nội tại mà chúng luôn luôn nương dựa vảo, tùy thuộc vào tất cả 
những nguyên nhân và điều kiện khác. Chỉ cần một nguyên nhân, một điều 
kiện thay đổi, là chúng thay đôi. Mà những nguyên nhân và những điều kiện 
thì thay đôi thường trực. Chúng là duyên sanh nên chúng không có thực thê 
nội tại, điều này được Phật giáo hệ Pali thường gọi là vô ngã. Phật giáo hệ 
SanskrIt gọi là không có tự tánh, vô tự tánh. 


Bản chất của con người và sự vật là duyên sanh, nên chúng không có thực thê 
(vô tự tánh), không có hiện hữu thực (vô sở hữu), không có một thực tại có 
thê năm bắt (bât khả đặc), là Vô sanh, là tánh Không. 


Lấy thí dụ đóa hoa ở trên. Đóa hoa này mai mốt sẽ tàn và đang tàn. Nó là vô 
thường. Bởi vì nó là vô thường, nên nó là vô tự tánh. Nó là tánh Không. 


Từ duyên sanh, đi sâu hơn vào duyên sanh, chúng ta bắt gặp tánh Không. Tất 
cả các hiện tượng, tât cả các pháp là Không (Nhật thiệt pháp không là một 
trong 18 nghĩa của tánh Không, theo kinh Đại Bát-nhã). 


Trung luận, phẩm Quán Tứ đề nói: 
Chưa từng có một pháp Không từ nhân duyên sanh Thế nên tất cả pháp 
Không có gì chăng phải Không. 


Chúng ta thấy tánh Không không phải là không có cái gì cả, mà tánh Không 
là vì duyên sanh. Và vì duyên sanh nên không có hiện hữu nội tại độc lập, gọi 
là không có tự tánh, vô tự tánh. Đi từ duyên sanh, chúng ta đến cái rốt ráo của 
duyên sanh là tánh Không, vô tự tánh. Như vậy, tánh Không không bác bỏ 
duyên sanh, nghĩa là không bác bỏ nhân quả, vì nhân quả là một phương diện 
của nhân duyên sanh. Không bác bỏ nhân quả nghiệp báo cho nên không rơi 
vào đoạn kiến, chủ nghĩa hư vô. Mặt khác, không xem nhân quả nghiệp báo 


491 


là có tự tánh và tất định, không thể chuyền hóa, tịnh hóa, cho nên không rơi 
vào thường kiên, chủ nghĩa vĩnh cửu. 


Đây là một phần ý nghĩa Trung đạo của tánh Không. 

Có thê nói rằng, duyên sanh và nhân quả là hiện tượng, tánh Không là bản 
thê. Nói theo Trung luận, duyên sanh là chân lý tương đôi, quy ước (tục đê) 
và tánh Không là chân lý tuyệt đôi, tôi hậu (đệ nhât nghĩa đê). Duyên sanh là 
hiện tượng của bản thê tánh Không. Và tánh Không là bản thê của hiện tượng 
duyên sanh. 

Chư Phật y hai đề 

Vì chúng sanh nói pháp 

Một là thế tục để 

Hai, đệ nhất nghĩa đề 

Nếu người không thê biết 

Phân biệt hai đề này Đối Phật pháp sâu xa Không biết nghĩa chân thật 
Không y thế tục để 

Không được đệ nhất nghĩa Không đạt đệ nhất nghĩa Thì không đắc Niết-bàn. 
Trung luận, Quán Tứ đề 


Đệ nhất nghĩa đề là tánh Không, mà tánh Không được ngài Long Thọ tóm tắt 
trong bài kệ mở đâu của Trung luận: 


Không sanh cũng không diệt Không thường cũng không đoạn Không một 
cũng không khác Không đên cũng không đi 


Bậc thuyết giáo đệ nhất Nói pháp nhân duyên ây Khéo diệt các lý luận Con 
cúi đầu lễ Phật. 


2. Do tánh Không nên có duyên sanh 


492 


Chúng ta hãy đi đến tận cùng của sự vật. Chắng hạn, đóa hoa ở trên. Đóa hoa 
duyên sanh từ những vi trần, những nguyên tử. Rồi những nguyên tử duyên 
sanh từ những hạt nhỏ hơn. Những hạt nhỏ hơn này lại duyên sanh từ những 
cái nhỏ hơn nữa cho đến vô tận. Như vậy, khi đi đến tận cùng chúng ta gặp 
tánh Không rốt ráo (Tất tánh không, là một trong 18 nghĩa của tánh Không, 
theo Kinh Đại Bát-nhã). 

Mọi con người, sự vật có sanh ra đều từ và do “nền tảng”, “căn bản” là tánh 
Không hay vô tự tánh. Nếu không có cái nền tảng là vô tự tánh hay tánh 
Không ấy, không có cái gì được sinh ra, hiện hữu, và diệt mắt. 


Chính trên nền tảng tánh Không mà thế giới nhân duyên sanh khởi. 


Dù vũ trụ này được sanh ra theo những nhân duyên nào vả theo cách nào, hoặc 
Big Bang (Vụ nỗ lớn) hay Big Bounee (Vụ nấy bật lớn) hay “giống như một 
mạng lưới nhện do một con nhện nhả ra, rồi sau đó sẽ thu lại lưới nhện ấy vào 
mình” như theo văn hóa Veda Ấn Độ, thì nó được sanh ra, được duyên sanh 
trên nền tảng vô tự tánh hay tánh Không. 


Nước nếu giữ được tự tánh của nó thì không thay đổi, không biến chuyền, 
không thê chảy, không thể bốc hơi, không thể đóng băng, không thê trở lại 
thành khí hydro và oxy. Vì nước có bản chất là vô tự tánh, nó có thê chảy, bốc 
hơi, đóng băng, và tan thành khí. Nhiều người thắc mắc về Phật giáo: Tại sao 
Phật giáo nói có tái sanh, có luân hồi lại đông thời nói vô ngã? Đã có luân hồi, 
tái sanh thì phải có một cái ngã đề luân hồi, tái sanh chớ? Đến đây, trong bối 
cảnh tánh Không, chúng ta có thể trả lời, chính vì vô ngã, vô tự tánh, mới có 
tái sanh, có luân hồi. Nếu có một cái gì thực sự là ngã, là có tự tánh, thì làm 
gì có sự thay đổi, lưu chuyền, luân hồi? 


Vì mọi sự là duyên sanh, nên mọi sự phải duyên sanh trên nên tảng vô tự tánh, 
trên nên tảng tánh Không. 


Đây là điều ngài Duy-ma-cật nói với Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, “Từ gốc vô trụ 
(vô tự tánh) mà tât cả các pháp được thành lập.” (Phâm Quán chúng sanh, 
kinh Duy-ma-cật). 


Trung luận cũng nói: 


Do vì có nghĩa Không Tất cả pháp được thành Nếu không có nghĩa Không 
Tât cả pháp chăng thành. 


493 


(Phẩm Tứ để) 

Chúng ta thấy, vì có tánh Không, có vô tự tánh, nên có duyên sanh, có nhân 
quả, có nghiệp báo. Như thê, tánh Không không phải là không có gì, tánh 
Không không bác bỏ nhân quả, nghiệp báo, nghĩa là không phải đoạn kiên, 
chủ nghĩa hư vô. 

Ngược lại, duyên sanh có nền tảng tối hậu là tánh Không, nên duyên sanh 
không phải là thường kiên, không phải là chủ nghĩa vĩnh cửu. Duyên sanh nhờ 
có nên tảng trên tánh Không, y cứ trên tánh Không mà có sự giải thoát cho 
duyên sanh. 

Đây là một phần ý nghĩa Trung đạo của tánh Không, không rơi vào hai cực 
đoan đoạn kiến và thường kiến; đồng thời sử dụng cả duyên sanh và tánh 
Không để lập nên con đường Trung đạo tiến đến giải thoát và giác ngộ. 


Chính vì đi giữa thường kiên và đoạn kiên, giữa có và không, nên tánh Không 
còn có một phương diện nữa là “g1ả”, là “như huyền”: 


Pháp các nhân duyên sanh 

Ta nói tức là Không 

Cũng gọi là giả danh 

Cũng là nghĩa Trung đạo. 

(Phẩm Tứ để) 

Kinh Kim Cương, một kinh thuộc hệ Bát-nhã tánh 

Không, đã chấm dứt bằng bài kệ: 

Tất cả pháp hữu vi 

Như mộng huyễn bọt ảnh Như suơng cũng như chớp Hãy tu quán như vậy. 


3. Ý nghĩa của Trung đạo 


494 


Con đường Bồ-tát là con đường của hai sự tích tập: tích tập công đức và tích 
tập trí huệ. Tích tập công đức là việc làm năm trong vòng duyên sanh, nhân 
quả. Tích tập công đức là hoàn thiện trí huệ soi thâu tánh Không. 


Với Bồ-tát, hai sự tích tập này phải thông với nhau, đồng bộ dần dần cho đến 
mức hợp nhất. Ví dụ trong kinh Kim Cương, tích tập công đức là bố thí, nhẫn 
nhục, trang nghiêm cõi Phật, thuyết pháp, cứu giúp chúng sanh..., mọi hành 
động này đều phải tương ứng với trí huệ soi thấu tánh Không. 


Như vậy đây là con đường Trung đạo của Bồ-tát, đi giữa một bên là duyên 
sanh, tạo nhân đê thành quả, và một bên là tánh Không. Con đường Trung 
đạo này đi giữa sanh tử (duyên sanh) và Niêt-bàn (tánh Không). 


Trung đạo của người hành Bồ-tát đạo là tạo lập, xây dựng công đức, là công 
việc ở trong nhân quả duyên sanh của sanh tử, nhưng không ở trong sanh tử 
vì đồng thời vẫn thể nhập tánh Không; và thể nhập tánh Không nhưng không 
lia bỏ sanh tử, không lìa bỏ chúng sanh. Ở một cấp độ rất cao, Bồ-tát vẫn học 
tánh Không mà không chứng nhập tánh Không. (Học Không bất chứng, một 
phẩm của kinh Đại Bát-nhã). 


“Bồ-tát tuy hành môn tam muội giải thoát Không, nhưng trong đó không 
chứng vô tướng, không rơi vào hữu tướng. Vì sao thế? Bồ-tát này trí huệ sâu 
xa, thiện căn đầy đủ, nghĩ như thế này, “nay là lúc học không phải lúc 
chứng”..., vì Bồ tát không từ bỏ tất cả chúng sanh.” (Kinh Phật Mẫu Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa, phẩm Phương tiện thiện xảo). 


Với sự tích tập công đức ở trong ba cõi sanh tử, Bồ-tát dần dần thành tựu Sắc 
thân, gồm Báo thân và Hóa thân. Với sự tích tập trí huệ tánh Không, Bồ-tát 
dần dân thành tựu Pháp thân. Khi hai sự tích tập ấy viên mãn, Bồ-tát đầy đủ 
cả ba thân, Pháp thân, Báo thân và Hóa thân viên mãn, và thành một vị Phật. 


Trung đạo là đi giữa và hợp nhất sanh tử sanh diệt và Niết-bàn tánh Không. 
Sự hợp nhất này là “duyên sanh tức vô sanh” và “vô sanh mà duyên sanh”. 
Cuối cùng, Bồ tát chứng ngộ sanh tử sanh diệt là Niết-bàn tánh Không, còn 
gọi là Vô trụ xứ Niết-bàn, như Trung luận, phẩm Quán Niết-bàn nói: 


Niết-bàn và thế gian Không mảy may phân biệt Thế gian và Niết-bàn 
Cũng không chút phân biệt. Thật tế của Niết-bàn 

Và thật tế thế gian 

Cả hai thật tế ấy 


495 


Không mảy may sai khác. 


Sự không mảy may sai khác vượt khỏi mọi có không này được các kinh gọi 
là tánh Như, Chân Như. Trong kinh Đại Bát-nhã, tánh Không cũng tức là tánh 
Như, Chân Như, Nhất Tướng... Kinh Kim Cương nói: “Như Lai, đó là nghĩa 
Như của tất cả các pháp”. 


Tánh Không không phải là không có gì cả, mà là không có những vọng tưởng 
thây sai lâm về thực tại, cho nên còn được gọi là tánh Như. Tánh Như là nghĩa 
Trung đạo trong bài kệ của Ngài Long Thọ: 


Pháp các nhân duyên sanh - ta nói tức là Không — cũng gọi là giả danh — cũng 
là nghĩa Trung Đạo.” 


Chúng ta trích thêm một đoạn về tánh Như trong kinh Duy-ma-cật, phẩm Bồ- 
tát: 


“Làm sao ngài Di-lặc được thọ ký sanh một đời nữa thì thành Phật? Là theo 
Như sanh mà được thọ ký ư? Là theo Như diệt mà được thọ ký ư? Nếu vì Như 
sanh mà được thọ ký, thì Như không có sanh. Nếu do Như diệt mà được thọ 
ký, thì Như không có diệt. Tất cả chúng sanh đều là Như. Các thánh hiền cũng 
là Như. Cho đến ngài Di-lặc cũng là Như. Nếu ngài Di-lặc được thọ ký thì tất 
cả chúng sanh cũng phải được thọ ký. Tại sao như thế? Đã vốn là Như, thì 
không hai, không khác. 


Nếu Ngài Di-lặc đắc Vô thượng Chánh đắng Chánh giác, thì tất cả chúng sanh 
cũng phải đắc. Tại sao như thế? Tất cả chúng sanh là tướng Bồ-đề. Nếu ngài 
Di-lặc được diệt độ, thì tất cả chúng sanh cũng được diệt độ. Tại sao như thế? 
Chư Phật thấy biết tất cả chúng sanh rốt ráo tịch diệt, tức là tướng Niết-bàn, 
chăng phải chờ đợi sự diệt độ nào nữa”. 
(Nguồn: Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 139) 
-—-0O0--- 

What is Empfiness — Emptiness (shunyata) is the reality of the existence 
Of ourselves, and all the phenomena around us. According to the Buddhist 
point of view, seeking reality and seeking liberation amount to the same thing. 
The person who doesn”t want to seek reality doesn”t really want to seek 
liberation, and 1s Just confused. 


If you seek reality and you think that 1t has to be taught to you by a Tibetan 
Lama, that you have to look for 1t oufside yourself, in another place — may be 


496 


Shangri-La (nơi tưởng tượng cực kỳ sung sướng) — then you are mistaken. 
'You can not seek reality outside yourself because you are reality. Perhaps you 
think that your life, your reality was made by soclIety, by your friends? If you 
think that way you are far from reality, 1ƒ you think that your existence, your 
le was made by somebody else, It means that you are not taking the 
responsIbility to understand reality. 


You have to see that your attitudes, your view of the world, of your 
experiences, of your girlfriend or boyfriend, of your own self, are all the 
Inferpretaflon of your own mind, your own Imagination. They are your own 
proJection, your mind literally made them up. Ifyou don”t understand this then 
you have very little chance of understanding emptiness. 


This 1s not Just the Buddhist view but also the experlence of Western 
physIcIsfs and philosophers — they have researched Info reality too. PhysIcIsts 
look and look and look and they simply cannot find one entity that exIsts In a 
permanent, stable way: this 1s the Western experlence of emptiness. (Lama 
Yeshe) 


The Wisdom of Emptiness 
“l am not, I wIll not be 
Ihave not, I wIll not have 
Thịs friphtens all children 
And Kkills fear in the wise.` (NagarJuna) 


“Ancient Buddhism recognized that all composite things (hợp thể) are empty, 
Impermanent (anitya), devoid of an essence (anatman) and characterized by 
suffering (dukkha)”. 


Empfiness of Ultimate Phenomena Like Death and Karma 


When we talk about emptiness, regardless of any phenomenon, emptiness 
means the lack of inherent existence of that particular phenomenon. Action 
(karma) and death are also phenomena, but not ultimate truths. TheIr ultimate 
nafure 1s shnyafa. Ït 1s Iimportant to know about death and karma. Karma Is 
actlon with mofivation, and a certain menfal as well as physical action Is 
involved. 


497 


An action 1s bound to have a result. In Buddhism, karma also means action, 
but here you have the long and short term consequences. For example, we 
may say that there 1s a certain negative motfivation behind the action of anger. 
With that motivation comes some kind of rough physical action and the 
negative mental action creates a negafive and unpleasant atmosphere. This 1s 
a short-term consequence, and during that momernt, that action leaves the 
Imprint on the conscIousness. This Imprint 1s leff on the “I” and 1s carried by 
the continurty of the mind or the “Ïl”, and one sfarts experlencing the effects 
as and when the Imprint 1s faced with external conditions. 
(The Transformed Mind — His Holiness the Dalai Lama) 


Không - Trong Phật học có nói đến năm đại (năm cái lớn), đó là: đất, nước, 
ø1ó, lửa và hư không. Ví dụ đây là cái bàn, nó do ván gỗ, định, sơn, công bác 
phó mộc...hợp lại mà thành. Trước đây, không có cái bàn, nay nhờ nhiều thứ 
hợp lại với nhau mà có cái bàn. Phật học nói rằng cái bàn do duyên hợp, chẳng 
phải một duyên duy nhất mà là nhiều duyên. Nói theo lối thường, cái bàn là 
một hợp thê do nhiều thành phần gộp lại. Một duyên lấy riêng ra không phải 
là cái bàn, cái ván gỗ không phải là cái bàn, cái đinh không phải là cái bàn..., 
cái bàn tự nó không có, phải nhờ những cái khác mà có. 


Thay vì nói “cái bàn không có tự thể”, Phật học nói “cái bàn là không”. Bây 
giờ đứng trước cái bàn, ta nói: “cái bàn là không”. Người ta bảo: “hãy giải 
thích đi”. Chúng ta trả lời: “căn cứ vào luật vô thường, vật gì cũng phải qua 4 
giai đoạn thành trụ dị diệt. Cái bàn này, một thời gian nữa, mau hoặc chậm, 
cũng sẽ hủy hoại, nó trở thành không”. Đó là hiểu chữ không theo thời gian, 
hiểu cách đó dễ, giảng cho người khác cũng dễ. Nhưng cao hơn, ngay lúc này 
đây, ta nói “cái bàn là không vì nó không có tự thể, nó phải nhờ vào những 
cái khác mà có”, rõ ràng nó chiếm một chỗ trong không gian mà ta vẫn nói nó 
là không. 


Bất cứ cái gì do duyên hợp tức là do những thứ khác hợp lại đều là không. 
Không nghĩa là chăng có tự thể tức là chẳng có bản thể riêng biệt. Ai hiểu 
“không” là “không có gì hết” thì người đó hiểu sai. Tư tưởng “không có tự 
thể” dẫn đến lý “vô ngã”, nghĩa là không có cái ta. Nhất định không nói đạo 
Lão lẫn vào đây, vì đạo Lão đã đề cập đến “không” và nói rằng “cái bát có 
không mới có chỗ dùng”, cái phòng có không mới có chỗ ở”, nghĩa là nói đến 
cái “dụng” của khoảng không. Đối với đạo Phật, mọi hiện tượng thì khác biệt 
nhau, nhưng bản thê của chúng là một. Muôn ngàn ngọn sóng của đại dương 
thì khác biệt nhau hết, nhưng nước là một. Cái Một ấy là “không thể nghĩ 


498 


bàn”, vì nó là Tuyệt đối, không thể đem ra so sánh với cái gì được. Nhà Phật 
gọi cái Một ây là KHONG (Shunyata (Sanskrit)). 


Đại trí độ luận viết: ngũ uầấn không có ta, không phải là ta, như vậy là không. 
Các pháp do nhân duyên sinh ra, không có tự tính thì đó là không. 

Ngã không, pháp không gọi là nhị không. Ngã không, cả ngã và pháp đều 
không gọi là tam không. 


Kết luận: không có nghiã là không thật, giả. Không nghiã là không có tự tánh, 
tự thê, không là bản thê cuả vạn pháp... 


Empfiness: The Most Misunderstood Word in Buddhism 


By LewIs Richmond, a Buddhist writer and teacher 


'Empftiness'" 1s a central teaching of all Buddhism, but 1s true meaning 1s 
often misunderstood. IÝ we are ever to embrace Buddhism properly 1nto the 
West, we need to be clear about emptiness, since a wrong understanding of Ifs 
meaning can be confusing, even harmful. The third century Indian Buddhist 
master Nagarjuna taupht, "Emptiness wrongly ørasped 1s like picking up a 
poIsonous snake by the wrong end." In other words, we wIll be bitten! 


Emptiness 1s not complete nothingness; 1t doesnt mean that nothing exIsfs at 
all. This would be a nihilistic view confrary to common sense. What 1t does 
mean Is that things do not exIst the way our ørasping self supposes they do. In 
his book on the Heart Sutra the Dalai Lama calls emptiness "the true nature of 
things and events," but in the same passage he warns us "to avoid the 
misapprehension that emptiness 1s an absolute reality or an Independent 
truth." In other words, emptiness 1s not some kind of heaven or separate realm 
apart from this world and 1s woes. 


The Heart Sutra says, "all phenomena in their own-being are empty." It doesnt 
say “all phenomena are empty." Thịs distinction 1s vifal. "Own-being” means 
separate Independent exIstence. The passage means that nothing we see or 
hear (or are) stands alone; everything 1s a tentative expression ofone seamless, 
ever-changing landscape. So though no individual person or thíng has any 
permanent, fixed 1dentity, everything taken together 1s what Thích Nhat Hanh 
calls "Interbeing.” Thịs term embraces the posIfIve aspecf of empfiness as If IS 
lived and acted by a person of wisdom -- with 1s sense of connection, 


499 


compasslon and love. Think of the Dalai Lama himself and the kind of person 
he 1s -- øzenerous, humble, smiling and laughing -- and we can see that a mere 
Iinfellectual reading of emptiness faIls to øet at 1ts practical Joyous quality 1n 
spiritual life. So emptiness has two aspects, one negative and the other quite 
pOSIfIve. 


Ari Goldfield, a Buddhist teacher at W1Isdom Sun and translator of Stars of 
Wisdom, summarizes these two aspects as follows: 


The first meaning of emptiness 1s called "emptiness of essence," which means 
that phenomena [that we experIence] have no inherent nature by themselves. " 
The second 1s called "emptiness 1n the context of Buddha Nature,” which sees 
emptiness as endowed with qualitles of awakened mind like wIsdom, blIss, 
compassion, clarity, and courage. Ultimate reality 1s the union of both 
emptinesses. 


With all of this in mínd, [ would like to highlipht three common 
misunderstandings of emptiness: emotional, ethical and meditatIve. 


Emofional 


When we say "I feel empty,' we mean we are feeling sad or depressed. 
Emotilonally speaking, "emptiness" 1s not a happy word In English, and no 
matter how often we remind ourselves that Buddhist emptiness does not mean 
loneliness or separateness, that emotional undertow remaIns. At varIous tImes 
I have looked for a substitute translation for the Sanskrit sunyafa -- I have tried 
"fullness," ”"spacIousness," "connectedness," and "boundlessness” -- but as ArI 
Goldfield points out, "emptiness” 1s the most exact translation. "Emptiness” 
1S also the term that my own teacher Shunryu Suzuki used, though he usually 
added context. Once, speaking of emptiness he said, "I do not mean voidness. 
There 1s something, but that something 1s something which 1s always prepared 
for taking some particular form.” Another time, speaking of the feeling tone 
of emptiness, he said, "Emptiness 1s like being at your mothers bosom and 
she wIll take care of you.” 


I1 


Ethical 


Some Buddhist students ratIonalize or excuse bad behavior of theIr teacher by 
asserting that through his understanding of emptiness the teacher 1s exempt 
from the usual rules of conduct. One student said, "Roshi lives In the absolute 


500 


so his behavior cant be Judged by ordinary standards." While 1t 1s true that 
Buddhist teachers sometimes use unusual methods to awaken their students, 
theIr motivation must come from compassion, not selfishness. No behavior 
that causes harm 1s acceptable for a Buddhist practiloner, teacher or 
otherwIse. 


Meditative 


Some Buddhist students think that a meditative state without thought or 
actIvIty 1s the realization of emptiness. While such a state 1s well described 1n 
Buddhist medifation texts, It 1s treated like all mental states -- temporary and 
not ultimately conducive to liberation. Actually emptiness 1s not a state of 
mind at all; 1t 1s, as the Dalai Lama says, simply "the true nature of things and 
events." This Iincludes the mind. Whether the mind of the meditator 1s full of 
thoughts or empty of them, this true nature holds. 


Conclusion 


Finally, since emptiness seems so dIfficult to understand, why dịd the Buddha 
teach 1t at all? I( Is because of his profound Insight Into why we suffer. 
Ultimately we suffer because we grasp after things thinking they are fixed, 
substantial, real and capable of being possessed by ego. It 1s only when we 
can see through this 1llusion and open ourselves, in Ari Goldfield's words, "to 
the reality of flux and fluidlity that 1s ulimately ungraspable and 
inconceivable” that we can relax Into clarify, compasslon and courage. That 
lofty goal 1s what makes the effort to understand emptiness so worthwhile. 
(Quảng Tuệ Dung Sưu Tầm) 
-—-0O0--- 


Bàn về chữ Không trong Phật giáo Nguyên Thủy 
SC. Thích Nữ Nhuận Bình 


Chúng ta thấy thời Phật giáo Nguyên thủy đã đề cập đến vẫn đề “không” một 
cách rất thâm thúy, với các tầng bậc ý nghĩa giá trị, phục vụ cho đời sống tu 
tập của hai bộ đại tăng. Tuy nhiên, khái nệm không này không chỉ dừng lại ở 
thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy, mà đến thời kỳ Bộ phái, tư tưởng này cũng 
được đem ra bàn luận, mồ xẻ và có lẽ đỉnh cao của khái niệm không, chính là 
thời kỳ của Phật giáo Đại thừa. 


501 


I. ĐẶT VẤN ĐÈ 


“Như tuyết rơi trên sa mạc, tan rất nhanh sau đó và chẳng lưu lại dấu vết 
nào ”. Trạng thái tuyết rơi, tan nhanh sau đó và không lưu lại dấu vết nảo là 
một ám hiệu chỉ cho sự rỗng không, trống không của vạn pháp. Nhiều người 
cứ lầm tưởng, những gì hiện hữu trước mặt ta, bên cạnh ta và xung quanh 
chúng ta là những thứ thật có và tồn tại mãi với thời gian. Từ đó, con người 
cô chấp, bám víu vào nó, thậm chí, suốt một hành trình cứ đi tìm thứ hạnh 
phúc tạm bợ, mong manh, tìm mãi, tìm hoải mà chăng bao giờ thấy được hạnh 
phúc chân như. Vì theo thời gian, vạn vật quay theo dòng xoáy của sinh, trụ, 
dị, diệt, từ không trở thành có và từ có lại trở về không. 


Hiểu được như thế chúng ta mới thấy giáo lý không của đạo Phật thâm thúy, 
thật thâm thúy biết dường nào, chẳng những nó đáp ứng cho nhu cầu giải thích 
sự hình thành và biến thiên của vạn pháp, mà còn giúp cho những người chưa 
giác ngộ, những người đang vướng kẹt vào tự ngã tháo gỡ được mọi gút mắc, 
tìm cho mình lối đi thanh thản, hạnh phúc chân thật giữa cuộc đời. 


Nhiều người lầm tưởng cho “không” là giáo lý phố quát, đặc trưng của Phật 
giáo Đại thừa do Bồ tát Long Thọ (Nagarjuna) khởi xướng, nhưng kỳ thật, 
giáo lý này được chính đức Phật đã dạy cho chúng đệ tử ứng dụng tu tập khi 
Ngài còn tại thế. Điều đáng nói ở đây, giáo lý này theo thời gian rất phát triển 
và ứng dụng. Chăắng những Bộ phái đã bàn nhiều về vẫn đề này, mà Long Thọ 
còn làm cho nó phát triển đến tột bậc. 


Lịch sử nghiên cứu về giáo lý không đã được rất nhiều học giả bàn luận. 
Nguồn tài liệu chủ yêu mà chúng tôi sử dụng vẫn là những bản kinh trong văn 
tạng Nikaya và Agama. Bên cạnh đó, rất nhiều học giả đã nói về vẫn đề này 
như cô HT. Thích Minh Châu với cuốn “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”, 
Thích Hạnh Bình với cuốn “Triết học có và không của Phật giáo Ấn Độ” và 
còn rất nhiều những tác phẩm khác nói đến vấn để này. Thu thập từ những 
nguồn tài liệu trên, chúng tôi đã tiếp nhận, năm bắt, học hỏi và ứng dụng vào 
bài viết của mình bằng cách hiểu của riêng cá nhân. 


H. CHỮ “KHÔNG” TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
Để phân tích về chữ “không” tức “Sunyata” trong Phật giáo Nguyên thủy, 


chúng tôi sẽ dựa trên những bản kinh của Pali và Hán để trình bày, phân tích, 
chứng minh cho bài Nghiên cứu này. 


502 


1. “Không” là sự chấm dứt các phiền não của tâm 


Không là một khái niệm xuất hiện khá sớm trong thời kỳ Phật giáo Nguyên 
thủy, trải dài đến Phật giáo Đại thừa, tư tưởng không nảy cũng được Long 
Thọ xiễn dương một cách triệt để. Tuy nhiên, tùy theo tiến trình của dòng chảy 
lịch sử mà khái niệm không này cũng mang nhiều ý nghĩa khác nhau. 


Đọc qua các bản kinh Hán tạng và Pali chúng ta đều thấy rất rõ, khái niệm 
không trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy mang những ý nghĩa giản đơn, 
mô tả đời sống thực của hàng xuất gia. Không lúc này của chúng đệ tử Phật 
chính là từ bỏ những ràng buộc của đời sống thế tục, sông đời sống không nhà 
cửa, ruộng vườn, vợ con, tài sản. Đức Phật cũng nhắn mạnh với chúng đệ tử 
rằng: Ngài vì an trú, không nên an trú rất nhiều. Trong kinh Tiểu Không theo 
văn bản Pali và Hán tạng đã đề cập đến vấn đề này như sau: 


“Này Ananda, Ta nhờ an trú không nên nay an trú rất nhiễu” 
(Sunnataviharenaham, Ananda, etarahi bahulamh viharamiti). Và “Này Anan, 
những lời của Ta nói, Thầy thật sự biết rõ, nhận rõ và nhớ kỹ. Vì sao? Vì từ 
trước đến nay, ta phân nhiễu an trú nơi không”. Mục đích đức Phật nói bài 
kinh này để khuyên tấn, khích lệ chúng Tỳ kheo nên hảnh trì không tánh một 
cách thiết thực. Vì chỉ có an trú vào tánh không, đệ tử Phật mới thật sự toàn 
tâm toàn ý cho vấn đề tu tập. Tục ngữ Việt Nam có câu nói rất hay: “Thứ nhất 
tu gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Ý câu này thì tu ở nhà là khó nhất, khó 
thứ hai là tu ở chợ và cuối cùng dễ nhất là tu ở chùa. Điều này rất dễ hiểu, vì 
chùa là môi trường sống dành riêng cho người xuất gia. Môi trường này tách 
biệt hoàn toàn với đời sống thế tục. Những người ở đây đều chuyên tâm tu 
niệm, không vướng bận chuyện gia đình, tài sản, lợi danh. Nếu có chút tà tâm 
nào móng khởi, lập tức sẽ có những bậc phạm hạnh đồng tu nhắc nhở, thức 
tỉnh. Người tại gia khó có thể thực hiện được điều này vì họ còn vướng bận 
nợ trần, hằng ngày đối diện với đời sống ngũ dục, cơ hội học tập và thực hành 
chánh pháp của họ là một điều rất khó. Đó cũng là lý do mà chúng ta nhận 
thấy thời Phật còn tại thế, chỉ có người xuất gia mới chứng quả A La Hán, còn 
người tại gia thì không thấy đề cập đến. 


Do đó, đức Phật nhắc các Tỳ kheo phải an trú vào không là vậy. An trú vào 
không ở đây chính là đời sông tu tập không vướng bận. Ngài đã lây một ví dụ 
để minh họa cho điều này: “Này Anan, ví như giảng đường Lộc Mẫu này trồng 
không, không có voi, ngựa, tráu, dê, tài vật, lúa, thóc, nô tỳ, nhưng có cái 
trồng không, đó là chỉ có chúng tỳ kheo. Cho nên, này Anan, nếu những gì 


503 


không có ở trong giảng đường này, thì vì thể ta thấy là không; nếu những thứ 
khác mà có, thì ta tháy thật sự là có. Này Anan, đây gọi là chơn thật an trú 
tảnh không, không điên đảo `. 


Đức Phật dạy chúng Tỳ kheo phải an trú vào chơn thật không, tức cái gì không 
thì cứ quán là không có, cái gì có thì cứ thấy nó là có. Nhìn sự vật ở trạng thái 
đang là của nó. Ở đây, điều mà chúng ta thấy đức Phật đang khuyên các Tỳ 
kheo nên sống trong thực tại, chánh niệm tỉnh giác ngay đây và bây giờ. Đây 
là sự thực tập buông bỏ. Xem tất cả là không để thấy cuộc đời là giả tạm, xem 
tất cả là không để dẹp bỏ sự đam mê về vật chất, tiền tài, danh vọng, dẹp bỏ 
mọi hưởng thụ dục lạc, dẹp bỏ những ước mơ có đời sống sung túc. Đây mới 
chính là tâm nguyện của những người xuất gia chơn chánh. 


“Cũng vậy, này Ananda, Tỳ kheo không tác ÿ thôn trưởng, không tác ý nhơn 
trưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên lâm tưởng, tâm của vị ấy được thích thú, 
hân hoan, an trú, hướng đến lâm tưởng. Vị ấy tuệ trí như sau: “Các ưu phiên 
do duyên thông trưởng không có mặt ở đây, các ưu phiên do duyên nhân tưởng 
không có mặt ở đây, và chỉ có một ưu phiên này, tức là sự nhất trí do duyên 
lâm tưởng”. VỊ ấy tuệ tri: Loại tưởng này không có thôn trưởng”. Vị ấy tuệ 

“Loại tưởng này không có nhân tưởng, và chỉ có một cải này, không phải 
không, tức là sự nhất trí (ekadtam) do duyên lâm tưởng”. Và cái gì không có 
mặt ở đây, vị ấy xem cải ấy là không có. Nhưng đối với cải còn lại, ở đây, vị 
ấy tuệ trí: “Cái kia có, cải này có”. Như vậy, này Ananda, cái này đổi với vị 
ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, 
không tánh ”. 


Qua đoạn dẫn ở trên, chúng ta thấy người xuất gia là người đang tìm cầu con 
đường giác ngộ, buông bỏ mọi phiền não của trần tục để có được đời sống 
phạm hạnh thanh cao, giải thoát mọi khổ đau, tìm về chân thiện mỹ. Đối với 
họ, nhu cầu sông hàng ngày rất đỗi bình dị, giản đơn, ba tắm y vàng che thân, 
chiếc bát dùng để khất thực, sản tọa ngồi thiền và Ít thuốc men để duy trì mạng 
sống. Một cuộc sống nói không với tất cả tài, sắc, danh, thực, thùy. So sánh 
với ngày nay, đời sông xuất gia của một số Tăng Ni không còn giữ được phạm 
hạnh như thế, tương chao thì nghiệp cũ quay đầu. Chăng những không buông 
bỏ mà còn muôn giữ thật nhiều, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mua ghế, mua 
chức, chưa nói đến khi đụng chuyện là nỗi đóa sân si, giới hạnh lung lay vì 
không còn sơ tâm tịnh khiết. Thế mới thấm thía lời của cổ đức đã dạy: “Nhất 
niên Phật tại tiên, nhị niên Phật thăng thiên, tam niên bất kiến Phật” là thế. 
Đau lòng hơn nữa chính những người xuất gia lại nhúng tay vào những điều 
không phải là việc làm và hạnh nguyện của một kẻ xuất gia, đi ngược lại với 


504 


tôn chỉ của Phật là “Zbượng cầu hạ hóa”. Có lẽ hơn ai hết đức Phật đã quá 
hiểu những đứa con không được ngoan sau này của mình nên đã cảnh tỉnh 
băng những bài kinh thiết thực như thế. “Ngài đã giảng kinh này đề khích lệ 
các vị Tỳ kheo nên hành trì không tánh một cách chơn thực không điên đảo”. 
Vì chỉ có thấy mọi thứ là không, người xuất gia mới trọn vẹn tâm nguyện của 
một người đang tìm cầu sự giác ngộ, giải thoát. Mới thật sự buông bỏ những 
cái mả cuộc sông của những người trần tục có và năm giữ, trở về trạng thái 
không của ban đầu là mới sanh ra, lúc mới hai bàn tay trắng đến với cuộc đời 
này. Từ đó đức Phật mới dạy: 


“Trong lâu đài Lộc Mẫu này không có voi, bò, ngựa, ngựa cải, không có ng: 
và bạc, không có đàn bà, đàn ông tụ hội, và chỉ có một cải không duy nhất” 
Khi đã ý thức được điễu này, “....cũng vậy, này Ananda, Tỷ Kheo không tác 
ý thôn tưởng, không tắc ý nhơn tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí, do duyên lâm 
tưởng; tâm của vị ấy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến lâm tưởng”. 
Lâm tưởng ở đây là khung cảnh Già lam thanh tịnh, là khu rừng thanh văng 
chỉ dành cho những bậc chân nhân tu hành, hoàn toàn không có của cải, Vợ 
con, cha mẹ, không có tiền tài, danh VỌnE, địa VỊ,... Tất cả mọi thứ đều không. 
Vị ấy như người đã đặt gánh nặng xuống và chỉ chuyên tâm tu hành, không 
còn các phiền lụy quấy nhiễu tâm thức. Tâm thanh tịnh và chính nơi ấy là 
Thiền định: “Này các Tỷ Kheo, ở đây, Tỷ Kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc 
cây, hay đi đến ngôi nhà trồng (Sunnafagara-gat0), ngôi kiết già, lưng thẳng 
và an trú chánh niệm trước mặt”, đô chính là vị thế của thiền định. 


2. “Không” là trạng thái của Thiền 


h4 nghĩa lời dạy của đức Phật rất thâm thúy, rất sâu sắc, không chỉ hiểu một 
chiều, một tầng bậc mà nó bao hàm rất nhiều tầng bậc ý nghĩa khác nhau. 
Ngoài những gì đã phân tích ở trên, ý nghĩa chữ “không” sâu sắc hơn trong 
kinh Tiêu Không liên quan đến các trạng thái thiền định. Có bốn bậc thiền mà 
một vị Tỳ kheo nên đạt để làm rõ khái niệm “không” và an hưởng Niết-bàn: 
“Các phiền não do duyên lâm tưởng, địa tưởng không có mặt ở đây và chỉ có 
một phiền não tức là sự an tĩnh của Không vô biên xứ tưởng”. Không vô biên 
xứ chính là tầng thiền thứ năm, và Kinh Tiểu Không đức Phật không chỉ dạy 
giới hạn ở tầng thiền này mà còn bao gồm tất cả các tầng thiền: Thức vô biên 
xứ, Vô sở hữu xứ, và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Hành giả “vượt qua các 
thiền chứng về vô sắc giới, vị ấy không tác ý Vô sở hữu xứ tưởng không có 
tác ý Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chỉ tác ý sự nhất trí do vô tướng tâm định. 


505 


Nghĩa là vị này chứng được tâm định nhờ dùng một đối tượng không có tướng 
nên gọi là vô tướng tâm định”. 


Trong luận Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga), Ngài Long Thọ (Nagarjuna) 
viết vào thế kỷ thứ năm, đã có nêu ấn dụ phù hợp với bốn tầng thiền định đầu 
tiên như sau: “Một kẻ lữ hành đi trong sa mạc, không mang theo nước, và 
càng lúc thì càng khát. Cuối cùng, anh ta nhìn thấy một hồ nước ở đàng xa, 
anh ta tràn đầy hân hoan, vui sướng”. Kẻ lữ hành lang thang trong sa mạc 
càng đi càng thấy khát, ước mơ duy nhất của họ lúc này chính là tìm ra nước 
để giải thoát cơn khổ về khát. Như vậy, cơn khát này tượng trưng cho sự khát 
khao về một nội tâm an tĩnh và hạnh phúc của tâm hồn mà thế giới trần tục 
bên ngoài không làm sao đáp ứng được. Đây là trạng thái của thiền định lạc 
trú khi đã buông xả, đã chào thua với những thứ tạm bợ của cuộc đời, tức là 
lúc nói không với tất cả. Hạnh phúc của người lữ thứ chính là khi đã nhìn thầy 
hồ nước ở đẳng xa. Đó là lý do vì sao, đức Phật bảo với ngài Anan: “Này 
Anan, nhờ an trú vào (khái niệm) không” mà bây giờ ta được an trú viên 
mãn nhất”. Do đó, cần hiểu một điều răng, nghĩa không ở kinh Tiêu Không 
chính là tùy thuộc vào các cấp bậc thiền chứng, những gì thật không có thời 
quán là không có, còn những gì thực có thời quán là thực có, nhìn sự vật như 
lúc đang là của nó thì Thiền cũng chính là không. Cho nên trong kinh mới mô 
tả rằng: “7rong cung điện của Lộc mẫu (Migara) này không có voi, bò, ngựa 
và lừa cái, không có vàng, bạc, không có sự tập hợp của đàn ông, đàn bà, mà 
chỉ có tăng chung Tỳ-kheo yên tĩnh `. 


Bước lên tầng bậc cao hơn của Không chính là Thiền định để đạt đến nội 
không và ngoại không mà trong kinh Đại không, đức Phật dạy một Tỳ Kheo 
muôn an tịnh vào bên trong Đại không, cần phải: “Ly đục, ly bất thiện pháp, 
chứng và an trú trong thiên thứ nhất..., thứ hai..., thứ ba..., thứ tr.... Ngay 
cả như vậy, 4-nan, vị Tỳ Kheo vững vàng, trầm tĩnh, nhất tâm và an định nội 
không ”. Ö đây chúng tôi không trích dẫn hết nguyên đoạn kinh dài, nhưng 
ứng vào chữ nghĩa, chúng ta có thê hiểu một cách ngăn gọn như sau: hành giả 
muôn an định vào nội không thì trước tiên cần phải “ly dục”, đó là xa lìa hay 
dứt bỏ những ham muốn của đời sống trần tục. Khi không dứt được lòng dục, 
lập tức các tập nhiễm phiền não sẽ dây khởi trong tâm. Chỉ một niệm bất giác 
thôi, mãi mãi vị ấy không bao giờ tìm được niêm an lạc vĩnh cửu của tâm hồn. 
Nhưng muốn lìa dục, vị ấy cần phải xem tất cả là không, chỉ như thế vị ấy mới 
thật sự buông bỏ, thật sự ly dục và ly các bất thiện pháp. Chỉ khi chúng ta thật 
sự sống trong trạng thái không tĩnh lặng, thì cơ hội chứng và an trú vào các 
cấp độ thiền định từ thứ nhất đến thứ tư mới thật sự thành công. Ngay lúc này 


506 


chính là đã an trú vào nội không. Chúng ta sẽ thẩm thấu hơn về điều nảy trong 
lời dạy của đức Phật: 


“Và này Ananda, như thể nào Tỷ kheo an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định 
nội tâm? Ở đây, này Ananda, Tỷ kheo ly dục, ly bắt thiện pháp, chứng đạt và 
an trú Sơ thiên, một trạng thải hỷ lạc do ly đục sanh, có tâm, có tứ. Diệt tâm 
và fứ, chứng và tru Nhị thiên, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, 
không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... chứng và trú Tam thiên... chứng và trú Tứ thiên. 
Như vậy, này Ananda, Tỷ kheo an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội 
tâm ”. 


Vị ấy tác ý nội không... Vị ấy tác ý ngoại không... Vị ấy tác ý nội ngoại 
không... VỊ đy tác ý bát động ”, làm cho tâm đưa đền yêm ly, ly tham, đoạn 
diệt, an tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niêt-bàn. 


Cao hơn một bậc về cách quán nội không và ngoại không, đức Phật còn dạy 
VỀ sự quán sát cả nội ngoại đều không. Trong kinh Đại Không, đức Phật đã 
dạy về việc quán vả diệt trừ năm thủ uân, vì chính năm thủ uẫn này mà chúng 
sanh bị rỗi ren, bị đọa xứ, bị khổ đau. Cho nên phải xem nó là không, là không 
có “Này Ananda, có năm thủ uân. Ở đây, Tỷ kheo cần phải đoạn tận chúng 
khi vị ây tùy quán sự sanh diệt. Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là 
sự đoạn diệt của sắc. Đây là thọ, đây là sự tập khởi của thọ, đây là sự đoạn 
diệt của thọ. Đây là tưởng... Đây là hành... Đây là thức, đây là sự tập khởi của 
thức, đây là sự đoạn diệt của thức. Trong khi vị ấy an trú, tùy quán sự sanh 
diệt của năm thủ uẫn này, nếu có ngã mạn nào (asmimmano) (khởi lên) đối 
với năm thủ uẫn, ngã mạn ấy được đoạn tận. Sự kiện là như vậy, này Ananda, 
Tỷ-kheo tuệ tri như sau: “Phàm có ngã mạn nào đổi với năm thủ uẩn (khởi 
lên) nơi ta, ta đã đoạn tận ngã mạn ấy. ” Ö đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 
Những pháp này, này Ananda, thuần nhất liên hệ đến thiện, đều thuộc Hiền 
Thánh, siêu thế, vượt ngoài tầm của Ác ma”. Đến đây, hành giả đã hoàn thiện 
được nội không, ngoại không và nội ngoại đều không. Nhờ đó, hành giả sẽ 
đạt được giác ngộ, giải thoát. 


Có thể nói, Thiền là phương pháp tu tập phố quát được hầu hết các nhà tư 
tưởng Ân Độ thực tập. Nếu bảo rằng Thiền định do đức Bồn Sư khai sáng là 
một điều rất sai lầm. Trước khi đức Thích Tôn xuất thế, Thiền định đã có mặt 
tại Ấn Độ. Minh chứng rõ ràng nhất là khi bắt đầu trên con đường tìm đạo, 
Thái tử Tất Đạt Đa đã từng đến tu tập với trưởng lão Alara Kalama. Đây là 
một vị tu hành khá nỗi tiếng thời bấy giờ. Vì thông qua con đường Thiền định, 
Ông đã đạt đến tầng thiền thứ 7, tức Vô sở hữu xứ định. Nhưng vì không bằng 


507 


lòng với quả vị tu chứng này mà Tất Đạt Đa đã từ giã thầy của mình sau khi 
cũng tu tập để chứng đến cấp độ này. Ngài tiếp tục tìm đến vị đạo sư nỗi tiếng 
hơn với công năng tu tập uyên thâm hơn, đó là Uddaka Ramaputta. VỊ này 
được xem là người giỏi nhất lúc bấy giờ vì chứng đến quả thiền thứ 8, tức Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ định. 


Chỉ trong một thời gian ngắn, Thái tử Tất Đạt Đa đã thực tập và chứng ngang 
hàng với thầy mình. Không băng lòng với quả vị đang có, dù được thầy 
Uddaka Ramaputta mời ở lại để cùng làm giáo chủ của phái, nhưng Thải tử 
vẫn từ chối và ra đi vì vẫn chưa thỏa chí mong cầu. Trải qua sáu năm tu khô 
hạnh, Ngài quyết định tìm đến con đường Trung đạo. Chỉ trong vòng thiền 
định 49 ngày đêm, Ngài đã tìm thấy ánh sáng chân lý dưới cái nhìn của tuệ 
giác. Mở một lối đi mới cho chúng sanh, mở một lối đi mới, rất riêng so VỚI 
các tôn giáo đương thời. 


Như thế, Thiền định của đức Phật chính là Ngài đã thừa hưởng tinh hoa từ 
những người đi trước, nhưng Ngài đã làm cho nó toàn mỹ hơn, sáng hơn, đẹp 
hơn, hoàn thiện hơn nhờ sự thực tập, tu chứng và trí tuệ thâm sâu của Ngài. 
Do đó, Đại Không Kinh mà Ngài giảng dạy chủ yếu thức tỉnh các vị Tỳ kheo 
nên an trú vào thiên quán của nội không, ngoại không và nội ngoại không để 
tu tập trong khi đi, đứng, nằm, ngồi. Đó là cách duy nhất đề tìm ra con đường 
và lỗi đi phù hợp trên lộ trình tìm hạnh phúc nội tại của tự tâm. 


Thê nhưng, đê các đệ tử của mình châp nhận buông bỏ cái “có” (tải, sắc, danh, 
thực, thùy,...) đê châp nhận cái “không” của cuộc đời áo vải khât sĩ, đức Phật 
đã dạy về nghĩa “không” chính là sự vô thường, biên đôi của vạn pháp. 


3. “Không” là sự vô thường, biến đổi, không thật 


Vạn pháp trên thế gian luôn đi theo quy luật thành, trụ, hoại và không. Do đó, 
tuôi thọ của các pháp dù là người hay vật đều rất ngắn ngủi, tạm bợ và mong 
manh. Các pháp đến rồi đi, sinh rồi diệt, hợp rồi tan. Ôn Như Hầu đã từng 
thâm thấu sự biến đổi này mà thốt lên những câu thơ nghe chua chát trong 
Cung Oán Ngâm Khúc: 


'“[rẻ tạo hóa đành hanh quá ngán, 
Chết đuối người trên cạn mà chơi. 
Lò cừ nung nấu sự đời, 
Bức tranh vân cầu vẽ người tang thương”. (Câu số 73 - 76) 
Hay: 


508 


“Phong trần đến cả sơn khê, 

Tang thương đến cả hoa kia cỏ này. 

Tuông huyễn hóa khéo bảy ra đấy, 

Kiếp phù sinh trông thấy mà đau”. (Câu 99 - 102) 


Sự thay đôi của vạn pháp, sự mong manh tạm bợ đó đã làm cho con người 
đau khổ. Thế nhưng, khi nhìn sâu vào sự vật trên thế gian, chúng ta phải chấp 
nhận một sự thật hiển nhiên rằng: các pháp vốn từ cái không mà sinh ra thành 
có, và rồi từ cái có thay đôi biến hoại và lại trở về không. Khoảng thời gian 
thay đổi biến hoại Ấy, Phật giáo tạm gọi nó là vô thường, tức chỉ cho trạng 
thái biễn đổi, không thường nhiên của vạn pháp. Không đợi đến Phật giáo Đại 
thừa, ngay khi đức Phật còn tại thế, Ngài đã chỉ ra thực tướng, thực tánh của 
vạn pháp để chúng Tỳ kheo lấy đó mà tu tập. Thế nên, nói về “Không” cũng 
còn là cách để đức Phật thức tỉnh hàng Tỳ kheo tỉnh tấn tu hành, bởi cuộc 
sống này vốn là vô thường tạm bợ, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh. Trong Kinh 
Tương Ưng đức Phật dạy: 


“Ví như, này các Tỳ kheo, sông Hằng này chảy mang theo đồng bọt nước lớn. 
Người có mắt nhìn đồng bọt nước ây, chuyên chủ, như lý quán sát. Do nhìn 
chuyên chú, nhự lý quản sát nó, đồng bọt nước ấy hiện rõ ra là trồng không, 
hiện rõ ra là rồng không, hiện rõ ra là không có lỗi cứng. Làm sao, này các 
Tỳ kheo, lại có lõi cứng trong đồng bọt nước được? Cũng vậy, này các Tỳ 
kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, thô 
hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gân, vị Tỳ kheo thấy sắc, chuyển chú, 
nhự lý quán sát sắc. Do vị Tỳ kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát sắc, sắc 
ấy hiện rõ ra là trồng không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có 
lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ kheo, lại có lỗi cứng trong sắc ẩược?... Ví như, 
này các Tỳ kheo, trong tháng cuối mùa hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, 
một ráng mặt trời rung động hiện lên. Một người có mắt nhìn chuyên chủ, như 
lý quán sát nó. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, nên rảng mặt 
trời ấy hiện rõ ra là trồng không, rỗng không, không có lỗi cứng... Làm sao, 
này các Tỳ kheo, lại có lõi cứng trong ráng mặt trời được? ”. 


Cách đây gần 3.000 năm, đức Phật đã nhìn rõ cuộc đời là không có cái gì 
thường nhiên thực tại, tất cả đang trong vòng biến đi, sanh diệt, diệt sanh. 
Ngài đã lấy bọt nước trôi lững lờ trên sông Hằng để làm ví dụ thực tiễn, chỉ 
cho chúng Tỳ kheo lẫy đó mà tu tập. Vạn pháp trên cõi đời có khác nào bọt 
nước trôi nôi trên sông, phút trước nhìn thấy là thật có, nhưng như lý quán sát 
một thời gian rất ngăn, từ cái có nó chuyên thành cái không, nó mong manh, 
tạm bợ đến chẳng ai ngờ. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao cũng thế, nhìn 


509 


chúng hiện hữu đó cứ ngỡ răng thật có, nhưng kỳ thật chúng di chuyển từng 
phút từng giây, rôi từ có thành không và từ không thành có. 


Từ sự thay đôi của vạn sự vạn vật, chúng ta suy ra được thân phận con người 
trên cuộc đời này cũng thế, cũng không tôn tại vĩnh cữu mãi với thời gian. 
Đức Phật lây kiếp sông của chùm bọt nước trên sông Hằng đề ví cho thọ mạng 
ngắn ngủi của tắt cả chúng sanh. Ngỡ rằng thân này sẽ tồn tại vĩnh cữu, nhưng 
nảo ai hay sự sống chết thật vô thường. Sở dĩ thân này có là vì năm uẫn hòa 
hợp nên có, nhưng đến khi tứ đại bất hòa, lập tức nó từ cái có chuyên thành 
cái không. Đã bao lần ta đau khổ trước sự mất mát chia ly, đã bao lần ta thức 
trắng đêm tiếc nuối cho tuổi thanh xuân đi qua cuộc đời một cách vô vọng. Ta 
khổ đau, ta vật vã khi xa người mình yêu, khi thương mà người vẫn chết. Sự 
vô thường, làm cho vạn pháp rỗng không đã chi phối toàn bộ đời sống của 
con người, chính nó làm cho con người vui và cũng chính nó làm cho con 
người đau khô. 


Sự vô thường, trống không, đến và đi không báo trước, và nó cũng không chỉ 
dành riêng cho người thế gian mà ngay cả các bậc xuất gia tu hành cũng không 
thoát khỏi quy luật này. Đức Phật đã từng cảm thương sự ra đi của các đệ tử 
mình như sau: “7ø nhìn đại chúng, thấy đã trồng không, vì Xá Lợi Phất và 
Mục Kiên Liên đã vào Niễt-bàn ”. Đây là thâm tình của một người thầy dành 
cho đệ tử, của một người cha dành cho con. Bởi lẽ khi còn tại thế, Xá Lợi Phật 
và Mục Kiên Liên chính là hai vị để tử thượng thủ, đắc lực của Phật, được ví 
như cánh tay phải, tay trái của Ngài. Mỗi lần đức Phật thuyết pháp, bao giờ 
Phật cũng nhìn thấy hai vị ấy ngồi ở hàng đâu tiên, vì đó là những vị đề tử lớn 
trong tăng đoàn, lại là hai vị có trí tuệ đệ nhất và thần thông đệ nhất trong 
chúng Tỳ kheo. Do đó, sự vắng bóng của hai vị chính một mất mát lớn của 
tăng đoàn. Đức Phật là một con người, Ngài không phải là gỗ đá vô tri, chính 
vì không phải gỗ đá vô tri nên Ngài thẩm thấu được sự mất mát, nỗi đau của 
tất cả chúng sanh. Nếu Ngài không có lòng cảm thương như thế, làm sao Ngài 
ôm trọn chúng sanh vào trái tim mình. Chính sự cảm thương này đã nuôi lớn 
lòng từ bi của Phật để xem tất cả chúng sanh như con. 


Thể nhưng, khi nhắc đến hai vị đê tử đã ra đi, cũng chính là nhắc nhở hàng Tỳ 
kheo phải ý thức được sự rỗng không của vạn pháp. “Hãy quản một cách đúng 
đắn rằng năm thủ uấn là vô thường, đau khổ, bịnh tật, thay đổi, phiên muộn, 

không và vô ngã... ”. Và dù cho Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là những vị tu 
hành đã chứng thánh quả, nhưng các Ngài còn mang tắm thân vật lý, nghĩa là 
còn phải chịu sự chi phối của nghiệp lực và sự vô thường biến đổi của thời 
gian. Tắm thân huyễn mộng của các Ngài đã ra đi, nhưng pháp thân bất diệt 


510 


về trí tuệ và đức hạnh thì mãi còn ở lại, soi sáng cho bao thế hệ của ngàn sau. 
Qua đây để biết rằng, người xuất gia không phải là người đã thoát khỏi sự chỉ 
phối của vô thường, trống không, mà chính là những người đã giác ngộ, nhờ 
công năng tu tập mà thấu rõ được quy luật vô thường, trống không này để 
vượt ra ngoải tam giới của sinh, già, bệnh và chết. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, 
tập HI đức Phật dạy: 


“Này các Tỳ kheo, sắc là vô thường. Cái gì vô thường cải ấy là khổ. Cái gì 
khổ, cái đó không có tự ngã. Cái gì không có tự ngã, “Cái đó không phải là 
của ta, ta không phải là nó, nó không phải là tự ngã của ta ”. Đó là với trí tuệ 
quán sát thực tại như nó là. Cảm thọ là vô thường..., giống như tưởng..., 
hành... Thức là vô thường. Cái gì vô thường cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái đó 
không có tự ngã. Cải gì không có tự ngã, “Cái đó không phải là của ta, ta 
không phải là nó, nó không phải là tự ngã của ta”. Đó là với trí tuệ quán sát 
thực tại như nó là ”. 


Chỉ có cách này, chỉ có quán tất cả các pháp là vô thường, là vô ngã, là không 
có một thực thể tồn tại thường nhiên mới mong tìm được chân hạnh phúc trong 
cuộc đời. Nếu cứ chấp thân này là của tôi, là tự ngã của tôi thì đường sanh tử 
mở lỗi thênh thang, sáu nẻo luân hồi đắm chìm trong tam giới. Với trí tuệ siêu 
việt, đức Phật dạy các vị Tỳ kheo nên dùng tuệ giác quán chiếu, biết rõ cái 
khổ không có tự ngã, nó không phải là ta, ta không phải là nó và nó cũng 
không phải là tự ngã của ta. Sự rông không trả vê cho rông không, vì thế giớI 
này là thế giới của sự rỗng không. “7rống rồng là thể giới! Trồng rỗng là thể 
giới!” Đức Phật đã dạy như vậy. Bạch Đức Thế Tôn vì sao câu nói này được 
tuyên bố như vậy? Này A-nan, bởi vì thế giới này là không có tự ngã hoặc 
những gì thuộc về tự ngã, cho nên nói thế giới này trống rỗng. 


Việc đến hay đi trên cuộc đời này tất cả đều do duyên. Duyên hợp thì vạn 
pháp hội tụ, duyên hết thì các pháp ly tan, nhưng dù hội ngộ hay chia ly thì tất 
cả cũng bắt đầu cho một chữ không. Vì từ không mới chuyên thành có và cũng 
từ có biến chuyển thành không. Như vậy, không cũng chính là trùng trùng 
duyên khởi. 


4. “Không” là trùng trùng duyên khởi 


Nếu như những nhà tư tưởng của Ấn Độ cho rằng “nước là khởi nguyên của 
vạn vật” hay Thượng để là đẳng sáng thế. Trong khi đó Phương Tây lại có rất 
nhiều quan điểm cho vấn đề này. Ví dụ: Ông Thales cho rằng khởi nguyên 
của Vũ trụ là nước, AnacImen lại cho là khí, Heraclite thì cho là lửa, Pythagora 


511 


thì cho là những con số, Empedocle thì chủ trương nước, đất, khí và lửa cầu 
thành vạn vật, Platon đưa ra thuyết nhị nguyên, Aristote thì đưa ra thuyết siêu 
hình học và thiên nhiên học,... và còn rất nhiều những quan điểm về sự hình 
thành của thế giới. Riêng Phật giáo lại cho rằng, vũ trụ luận của thế giới quan 
không tách rời nhân sinh quan. Danh từ chung để chỉ cho cả nhân sinh và thế 
giới được gọi là Pháp. Đức Phật đã từng nói rằng: “7ất cả pháp hòa hợp mà 
sinh nên Như Lai gọi là nhân đuyên ” (ye đhamma hetuppabhava tesam hetum 
tathagats — Assaji). Nói như thế, con người và vạn pháp do nhân duyên hòa 
hợp mà có, tức tất cả đều bắt đầu từ không, rồi mọi thứ làm nhân, làm duyên 
cho nhau, hòa hợp lại mà hình thành con người và thế giới. Như vậy, nói đến 
duyên khởi, cũng chính là nói đến không, ngược lại, khi phân tích vê không, 
tức là đã nói về giáo lý trùng trùng duyên khởi. 


Trong kinh Tương Ưng bộ, đức Phật đã dạy về giáo lý duyên khởi được biểu 
hiện qua 12 chi phân như sau: 


“Do vô mỉnh (avidya) duyên hành (samskaras); hành duyên thức (vÿnana); 
thức duyên danh sắc (nama-rupa); danh sắc duyên lục nhập (sad-ayatana); 
lục nhập duyên xúc (sparsa), xúc duyên thọ (vedana); thọ duyên ái (trsna); ái 
duyên thủ, thủ duyên hữu (upadana); hữu duyên sanh (bhava); sanh duyên 
già, bịnh, chết (jati), sâu, bị, khổ, ưu, não. Đó là sự sanh khởi của toàn bộ tiễn 
trình. Này các Tỳ kheo, đây gọi là sự sanh khởi toàn bộ khổ uấn ”. 


Qua lời dạy trên của đức Phật, chúng ta có thê nhận thấy 12 chi phần duyên 
khởi hòa hợp mắc xích với nhau không thê tách rời. Thế nên, cái nguyên nhân 
đầu tiên để sanh ra vô minh hoàn toàn không có thực thể, không có khởi đầu, 
hoàn toàn do nhân duyên sinh khởi. Cả hành, thức, danh sắc,... cũng thế. 
Chúng xuất hiện, hỗ tương nhân quả cùng nhau. Ví như do vô tHÌHh mà có 
hành, do hành mà có thức, do có thức nên danh sắc hiện hữu, từ danh sắc phát 
sinh lục nhập, rồi xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Đã thế thì nó không 
thực có, mà nó ở dạng không, trồng rỗng, chỉ hòa hợp hội tụ, rồi ly tan. 


Từ đó, ta suy ngược lại của 12 chi phần nhân duyên: Nếu “không có sinh thì 
khổ đau không có mặt, không có hữu thì không có sinh. Không có thủ thì không 
có hữu, không có di thì không có thủ. Không có thọ thì không có ái, không có 
xúc thì không có thọ. Không có lục nhập thì không có xúc, không có danh sắc 
thì không có lục nhập. Không có hành thì không có danh sắc, không có vô 
mình thì không có hành ”. 


212 


Qua đoạn trích trên, chúng ta có thể hiểu được không cũng chính là trùng trùng 
duyên khởi. Do nó không có cái này thì cũng không có cái kia, ngược lại có 
sự xuất hiện của chi phần này, lập tức chi phần khác hiện hữu. Cũng giống 
như: khô đau được chấm dứt do vì không có sinh, và muốn không có sinh thì 
nên châm dứt hữu, vì hữu chính là sự hình thành của năm uân, của vạn pháp. 
Cứ như thế, bất kỳ một chi phần nảo trả về không, thì kéo theo sau đó những 
chi phần còn lại sẽ trở về không. Và trong 12 chi phân ấy, nếu một chi phần 
nảo đó bị cắt đứt, lập tức 11 chi phần kia biến mất, trả về trạng thái không ban 
đầu của con người và thế giới. Trong kinh tạng Pali, 12 nhân duyên được tóm 
tắt bằng công thức đơn giản như sau: 


“Do đây sanh, kia sanh; do sanh đây, kia sanh; Do đây không sanh, kia không 
sanh; do diệt đây, kia diệt ”. 


Lời dạy trên đã chứng minh rất cụ thể, 12 chỉ phần nhân duyên chính là nguyên 
nhân của sự hình thành, tập khởi của con người và thế giới, cũng chính 12 
móc xích này lại là nguyên nhân để đưa đến sự hủy diệt, trống không của vạn 
pháp và nhân sinh. Về ý nghĩa này, đức Phật đã từng giải thích rất rõ ràng 
trong kinh Tương Ưng như sau: 


“Này các Tỳ kheo, nay ta sẽ dạy cho các ngươi sự sanh khởi và tiêu diệt thể 
giới. Đó là cái gì? 


Do mắt duyên sắc khởi nhãn thức. Ba pháp này họp lại nên có xúc. Do xúc có 
thọ. Do thọ có ái. Do ái có hữu. Do hữu có sanh. Do sanh có giả, bịnh, chế, 
sâu, bi, khổ, ưu, não. Đây là sự sanh khởi thể giới ”. 

Do tai duyên âm thanh khởi nhĩ thức..., Do mũi duyên hương..., Do lưỡi 
duyên vị..., Do thân duyên xúc..., Do ý căn duyên pháp trần..., Ba pháp này 
họp lại nên có xúc. Do xúc có thọ. Do thọ có ái. Do ái có hữu. Do hữu có sanh. 
Do sanh có già, bịnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Đây là sự sanh khởi thế giới. 
Và này các Tỳ kheo, cái gì đưa đến sự tiêu diệt thế giới? 


Do mắt duyên sắc... Do thọ có ái. Do ly tham, đoạn diệt khát ái hoàn toàn nên 
thủ diệt. Do thủ diệt hữu diệt. Do hữu diệt sanh diệt. Do sanh diệt già, bịnh, 
chết, sâu, bi, khổ, ưu, não diệt. Đây là sự tiêu diệt của toàn bộ tiến trình. Này 
các Tỳ kheo, đây là sự tiêu diệt thế giới”. 


Đoạn kinh trên đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng: “7 cả các pháp sanh 
và diệt đêu có nguyên nhán ”, cho nên “Do đây sanh, nên kia sanh ”. Tư tưởng 
này đã đánh đô khái niệm tự ngã, cho răng bản ngã thật sự tôn tại, hiện hữu, 


513 


hay tất cả hiện tượng của con người và thế giới đều do thượng để sáng tạo 
nên. Giáo lý duyên khởi đã chứng minh rõ vạn pháp là giai không, nên nó 
không có một thực thê tồn tại nào của ngã. Liễu ngộ được điều này chính là 
ranh giới đề bước lên bậc thêm giải thoát mọi triền phược nhiễm ô. Cũng chính 
sự thậm thâm, vi diệu của giáo lý không — Duyên khởi, mà ngài Anan 
(Ananda) và đức Phật đã tán thán thế này: 


“Sâu sắc là giáo lÿ Duyên khởi! Thậm thâm là giáo lý Duyên khởi! Vì không 
giác ngộ và thâm nhập giáo lý này mà chúng sanh hiện tại giống như ô kén 
lộn xôn, cuộn chỉ rồi ren, giống như có munja và cây bắc lao xao, không thể 
nào vượt qua khỏi cảnh khổ, ác thú, đoạ xứ, luân hồi”. 


Bàn về khái niệm “Không” và 12 nhân duyên, trong Tiểu Nghĩa Thích Kinh 
(Cula NÑiddesa) thuộc Kinh tập của Tiểu bộ đã phân tích rất rõ ràng về sự sanh 
khởi của các pháp. Đó là do nhãn căn tiếp xúc với sắc trần nên nhãn thức sanh 
khởi; nhĩ căn tiếp xúc với âm thanh nên nhĩ thức sanh khởi... Tương tự như 
thế mà vạn pháp từ rỗng không bắt đầu sanh khởi thành giả có. Cũng vậy, từ 
sáu căn (ayatana) nên sáu trần (phassa) sanh khởi, tùy thuộc vào sáu trần mà 
thọ (vedana) sanh khởi, từ thọ mà ái (Tanha) sanh khởi, rồi từ ái mà thủ 
(upadanac) sanh khởi, từ thủ mà hữu (bhava) sanh khởi... cứ thế vạn pháp 
sanh khởi theo 12 chi phân nhân duyên. 


Đề hiểu thêm về ý nghĩa của không, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong kinh Tạp 
A Hàm, số 335 có ghi lại như sau: “Thế nảo là đệ nhất nghĩa không? Này các 
Tỳ kheo, khi mắt sanh thì nó không có chỗ đến; lúc diệt thì nó không có chỗ 
đi. Như vậy, mắt chăng thật sanh, sanh rồi diệt mất; có nghiệp báo mà không 
có tác giả. Âm này diệt rồi, âm khác tương tục, trừ pháp tục SỐ. Đối VỚI tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy, trừ pháp tục số. Pháp tục số tức là nói, 
cái này có thì cái kia có, cái này khởi thì cái kia khởi, như vô minh duyên 
hành, hành duyên thức, nói chỉ tiết đầy đủ thành một khối khổ lớn tập khởi. 
Lại nữa, cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt, vô minh 
diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt. Như vậy, nói rộng cho đến thuần 
một khối khô lớn tụ diệt”. 


Từ ý nghĩa này chúng ta có thể quán chiếu: “Không là nhãn thức, không cũng 
là nhĩ thức,...”. Tất cả mọi hiện tượng căn, trần và thức đều trả về không. 
Chúng ta dễ Tin thấy giáo lý Duyên khởi và cũng dễ dàng nhận ra “không” 

khi quán chiếu, thực nghiệm tất cả các pháp: Vì “Không” (Sunnata) là chân 
lý của vũ trụ, là quyết định căn bản của giáo lý Duyên khởi. Tuệ tri về “không” 
là tuệ tri về vô thực thể: “Sunnatanupassana tỉ anattanupassana va”. Cũng vậy, 


514 


vạn pháp “... Chúng là vô ngã, vô thường, không có bản thê, không có bản 
chất của thường hăng, hạnh phúc hoặc ngã”. Cho nên, nói vê không cũng 
chính là bàn luận vê vạn pháp là trùng trùng duyên khởi. 


II. KẾT LUẬN 


Qua tất cả những đề mục mà chúng tôi đã chứng minh ở trên, chúng ta thấy 
thời Phật giáo Nguyên thủy đã đề cập đến vấn đề “không” một cách rất thâm 
thúy, với các tầng bậc ý nghĩa giá trị, phục vụ cho đời sông tu tập của hai bộ 
đại tăng. Tuy nhiên, khái niệm không này không chỉ dừng lại ở thời kỳ Phật 
giáo Nguyên thủy, mà đến thời kỳ Bộ phái, tư tưởng này cũng được đem ra 
bàn luận, mỗ xẻ và có lẽ đỉnh cao của khái niệm không, chính là thời kỳ của 
Phật giáo Đại thừa. Hay nói khác hơn, Đại thừa đã làm cho “không” trở nên 
vi diệu, tuyệt vời, trở thành giáo lý nền tảng của Phật giáo sau này. Như vậy, 
xuyên suốt từ thời Phật giáo Nguyên thủy đến Đại thừa, khái niệm này chưa 
bao giờ chấm dứt, mà nó phát triển một cách rằm rộ. Đề mọi người cùng hiểu 
rằng, sau khi đức Thế Tôn nhập diệt, giáo lý của Ngài đã phát triển tột bậc. 
Từ đó có thê chứng minh, không chính là một trong những tư tưởng căn bản, 
cốt lõi của giáo lý đạo Phật, từ Nguyên thủy, Bộ phái đến Đại thừa. 
-—-0Oo--- 


Emptiness of all phenomena — vô pháp 
Emptiness of the Self— vô ngã, ngã không 


Emmpfiness of the Self - In his work ?n Praise oƒ Dharmadhafu (In Praise of 
Ultimate Expanse), NagarJuna states: 


Meditations 0n IImpDermanence 

And oyercoming clnging t0 perimanence, 

Are all elementfs 0ƒ training the mĩnd. 

However, the supreme pur[icafon 0ƒ mìnd 

Is achieved through 1nsighít IníO empDHness. 

Nagarjuna defines emptiness as an absence of inherenf exIstence. 


In the Heart Sutra, the Buddha makes his well-known cryptic statement, 


Formm 1s eIDÉy, eInpHH€SS IS ƒOrIm. 


)lộ 


There 1s a clearer presenfation of this terse statement In the Perfection of 
Wisdom Sutra 1n 25,000 Lines, where Buddha says: 


Formm is not eInpty 0ƒ enpHiness; 
Form tfselƒ 1s that empfiness. 


In the first line Buddha specifies that what 1s being negated In respect to form 
1s not something other than 1s Inherent exIstence. In the second line he 
establishes the conventionally existent form that exists due to 1ts emptiness of 
inherent exIstence. What appears when we negate the Iinherent existence of 
form, 1s form. The nonexIstence — or empftiness — of any Iinherent quality of 
form 1s what enables form to exIst. 


Buddha pointed out that without knowledge of the emptiness of Inherent 
existence of self there 1s no possibility of attaining freedom from our 
miserable state. The most profound meditatve state of single-pointed 
absorption, free of all distractions of sensual experlence, cannot dispel 
øraspIng at a sense of self. Sooner or later this self-pgraspIng wIll serve as the 
basic for our experience of afflictions. These afflictions wIll lead to actions 
that wIll provoke more actions, resulting In our experlence of mIsery 1n cycÏIc 
©XIs(ence. 


If, however, we have no sense of self, there would be no basIs for the 
OCCurrence of attachment or aversion. Attachment comes about In response to 
the perception of somethingˆs beIng attractive. For something to be desirable 
there must be someone to whom If 1s so, as an obJect would not be attractive 
all by 1tself. Only when something 1s aftracfIve to me do I desIre 1t. In the same 
way, when something 1s perceived to be unattractive, aversion arIses and can 
ørow Into anger and even hostility. AlI these strong emotlions are 1mitially due 
to an “I[” that 1s experlencing a perceived attractiveness or unattractIveness of 
an obJect. 


SInce our experlence with afflictions such as desire or aversion, pride or 
Jealousy, 1s due to things being attracftive or repellanf to us, once the notion of 
this independent self 1s removed there 1s no possIbility of these afflictions 
arising. If, however, we do not negate the mistaken notlon of the “L,j” 
regardless of the profundity of our meditation, afflictions wIll eventually arIse 
1n us and lead to our suffering. 


516 


Buddha taught many practices by which happiness can ørow 1n our lives, such 
as acting øenerously toward others and reJoicing 1n theIr virtues. But as these 
do not directly oppose our distorted ørasping at a notion of self, the qualitles 
that these practices engender cannot provide us with the ultimate state of 
happIness: freedom from all suffering. Only the Insight Into selflessness, with 
1s đirect antidote to our Iønorance self-sørasping, can accomplish this. 


It 1s essential that we penetrate the nature of phenomena by means of profound 
study and critical analysis. This wIll lead us to recognIze the absence of any 
independent, Identifiable self in all phenomena. If we then cultivate our 
realization of selflessness meditation, we will eventually attain true liberation 
— nIrvana. (A Profound Mind — The Dalai Lama - Edited by Nicholas 
Vreeland) 

Enamoured - enamored — say mê, ham thích 

Encapsulate — enclose 1n a capsule = tóm lược, gói gọn 

Enchanted — làm say mê 

Encompass — bao gồm, chứa đựng 

Encroachment — xâm lấn, xâm phạm 

Encumbrance - điều phiền toái 

End - cứu cánh; End of suffering: diệt để 

Endemic - bệnh dịch 

Endogenous — thuộc sinh vật học 

Endow - to grant, to bestow = ban cho; Endowment = thiên phú 


3%, 


Energy — According to Dr. Michael Newton 1n his book “Journey of Souls”: 
Energy 1s made up of waves of molecules that are always In 
motion. At death, as a soul passes through series of energetic 
realms to re-enter the spiritual world... 


Enervate — làm kiệt sức, làm mỏi mòn 


J7 


Engender — sinh ra, gây ra 
Enigmatic — bí ân, khó hiểu (Enigma = điều bí ân, người khó hiểu) 
Enlightened = awakened; Enlighten: giác ngộ; Enlightened mind: giác tâm. 


Buddhism & Hinduism - A blessed state in which the Iindividual transcends 
desIre and suffering and attains NIrvana. 


Enmeshed - đánh lưới, làm mắt lưới 
Enmity — thù hẳn, tình trạng thù địch 
Ennui - buồn chán 

Endquiry — đòi hỏi, yêu cầu 

Ensconee - để gọn lỏn, ngồi thu mình 
Enshrine - nơi thiêng liêng, chốn linh thiêng 
Ensue — sinh ra từ... 

Entail - tài sản kế thừa theo thứ tự 

Enthrall — reduce to slavery = nô dịch 
Entity - thực thê 

Entrall - ruột, lòng trái đất 

Entropy - độ biến thiên, giản đồ nhiệt độ 
Entwine — ôm, quấn (giây leo) 

Envisage — đương đầu, nhìn thắng vào mặt 
Envy — thèm muốn, ghen tị, đồ ky 


Eon — vĩnh viên, vĩnh cửu, vô cùng 


518 


Ephemeral — lasting only one day = phù du, tạm bợ 

Ephemerides - lịch sao 

Ephemeris - lịch thiên văn 

EpIc — thiên anh hùng ca 

Epicureanism - chủ nghĩa hưởng lạc, thuyết Ê-pi-cu 

EpIcureanism, In a strIct sense, the philosophy taught by Epicurus (341-270 
BCE). In a broad sense, 1 1s a system of ethics embracIng every concepfion 
or form of life that can be traced to the principles of his philosophy. In anclent 
polemics, as often since, the term was employed with an even more øenerIc 
(and clearly erroneous) meaning as the equivalent of hedonism, the doctrine 
that pleasure or happIness 1s the chief good. In popular parlance, EpIcureanIsm 
thus means devotion to pleasure, comfort, and hiph living, with a certain 
nicety oŸ style. 

EpIgram - thơ trào phúng, lời nói dí dỏm 


Epilepsy - chấn động thần kinh 


EpIphany — appearance, manifestatlon = sự kiện chuá Jesus hiện ra, 
lễ hiên linh 


Epistemological — theory of nature = thuộc về thuyết thiên nhiên 


EpIstemolosy - nhận thức luận (triết học) = the study of knowledge and 
Justilied belief. 


EpIstolary — thơ từ, dưới dạng thơ từ 

Epithet — tên gọi có ý nghiã đề đặt cho người nào đó 

Epitome — summery of written work, a brief presentation = bản tóm tắt 
Epitomize — tóm tắt, cô động lại 


Eponymous - tên người được đặt tên tại một nơi, tô chức 


519 


Equanimity — bình thản, thư thái (evenness of mind under stress = buông bỏ) 


In Buddhism, equanimmty - “xả` (SKT: upekkha) Is one of the fẦour 
1mmeasurables (4 pháp Vô lượng tâm) and 1s considered: 


Neither a thought nor an emotion, 1t 1s rather the steady conscIous realization 
Of realltys translence. It 1s the ground for wisdom and freedom and the 
profecfor of compassIon and love. While some may think of equanimity as dry 
neutrality or cool aloofness, mature equanimity produces a radiance and 
warmth of being. The Buddha described a mind filled with equanimity as 
"abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without 1lI-wIll.”" 
Equanimity — 1s a balanced attitude that avoids the extremes of attractlon and 
aversion (ác cảm). It enables us to overcome bias and preJudice In our 
responses to others and functions as an antidote to pride and partiality. ÀAs the 
Buddha taught, pride often occuples center stage In the workings of the ego- 
self because of our Inherent bellef that we are more Important or more 
valuable than others. Because of pride, we are likely to feel hostile toward 
those who seem to threafen our sense of Importance. We also may be 
Overattached to pleasant situatons and to people who seem to promiIse 
protection for the ego-self from change, and we may react with Jealousy 
toward others when we feel that we have somehow missed out on what 1s 
rightfully “ours”. Thus a lack ofequanimrity leads us to favor people who seem 
to advance our ego-self and boost our selve-importance, and to act with 
averslon toward those who endanger 1t despIte the fact that sụch feelings may 
be entirely øroundless. 


The Buddhist view 1s that all beings are equal. Several areuments are ø1ven to 
prove this contention (tranh luận). Most basically, all beings are endowed with 
Buddha-nature or the Intrinsic potential for Enlightenment and are hence 
worthy of respect. Ít 1s sometimes dIfficult to come to term with this Idea when 
we consider very evil people. Perhaps the best course 1s to think of such people 
as suffering from a grave sickness. This view accords well with the Buddhas 
own approach to the human condition. The Buddha taught that any attitude 
and 1(s resulting actions that brings harm to others 1s a form of disease akin to 
Iinsanity. When we read In the newspaper that somebody has been murdered 
by a person suffering from psychotic delusions, we may feel sadness and 
anger that the perpetrator has been allowed to live unsupervised and untreated 
by socIety, but normally we accept that the person 1s not responsible for the 
harmful act. Perhaps we should apply this view to those people who are 
conventionally labeled as evil. Such people definitely need to be restrained 


520 


for the safety of others and ø1ven the help they need to lead more consftructIve 
and healthy lives, but they, too, have Buddha-nature and should be regarded 
with equanimity and treated with respect. A similar attitude can help us 
respond without preJudice and hostility to those who are unattractive or 
displeasing to us In some more minor Way. 


As we follow the Buddha path, we may at times fall prey to indolence (biếng 
nhác) and allow ourselves to become distracted by activities that impede our 
progress on the path We may also occasionally harbor feelings of 
discourasgement and self-contempt. Deferminafion 1S the antidote to these 
feelings, as 1t helps us develop and maiIntaIn enthuslasm about the path. On an 
everyday level, determination encourages us to reflect on the life of the 
Buddha and the great saints and to read Inspirational texts. These actIvItles 
and other religIous practices, such as reciting prayers, øoIng on pllprImages 
to holy places, and making offerings to the Buddhas and Bodhisattvas can 
help rekindle our ardor and see us throuph times of hardship and 
disappoIntment we may experience. 


Finally, Bodhidharma taupht that a seeker on the path should cultivate rmsighứ. 
Our understanding of the Dharma may begin on an i1ntellectual level, but as 
we progress on the path, true Insight 1s developed as a byproduct of 
meditation. The most Important 1nsight to be cultivated 1s a perception of the 
true nature of reality. This 1nsight can lead eventually to Enlightenment 1(self. 
The process of gaIning 1nsight begins quite simple, for we all have some 
degree of understanding. First, we study and learn about the Mahayana path. 
In contrast to certain later Zen masters, Bodhidharma does not seem to have 
discouraged the study of Buddhist teachings throuph 1s criptures. Next, we 
ponder (cân nhắc) and reflect deeply on the significance of what we have 
learned, until we gaIn a deeper level of Iinsight. FIinally, we focus on what we 
have understood during meditation until our mind mixes with the Insight and 
1t becomes a living experlence. (Zen Master Class — Stephen Hodge) 


Ý nghĩa chữ Xả trong đạo Phật - Khái niệm “xả” trong Phật giáo nhắn mạnh 
hai điêm là sự xả bỏ hay châp nhận sự chuyên biên của sự vật thuộc vê vật 
chât và tư tưởng thuộc vê tính thân. 


Xả là một trong 4 pháp Vô lượng tâm: Từ bị hỷ và xả. 4 trạng thái tâm này là 
kết quả của quá trình tu tập 37 phâm trợ đạo. Nói một cách khác, nó là kết quả 
của hành giả sau khi đã thành tựu giới định và tuệ. Tức là sau khi thấy rõ thực 
tướng của các pháp là vô thường, khổ, không và vô ngã, từ đó trạng thái hỷ 


gái 


xả của tâm mới xuất hiện, do vậy khái niệm xả trong đạo Phật không mang ý 
nghĩa bình thường, nó luôn luôn liên hệ với trí tuệ. Có nghĩa là nếu không có 
trí tuệ thì trạng thái xả ấy không phải là loại xả trong đạo Phật, dù là đạo Phật 
thuộc Thượng toạ bộ hay Phật giáo Đại thừa. 


Sự khác biệt về quan niệm “xả” giữa hai phái chỉ là sự khác biệt về cách mô 
tả về trí tuệ. Theo Thượng toạ bộ cho rằng, trí tuệ (panna) chỉ xuật hiện khi 
nào có sự phân biệt, so sánh đôi tượng, kết quả của sự phân biệt, nó cho chúng 
ta có sự nhận thức đúng về sự vật, cái đó là trí tuệ; Ngược lại, Đại thừa mô tả 
về trí tuệ bằng từ ngữ pra-jnaparamita, pra là trước, trước khi; jna là nhận thức 
và paramita là đến bờ bên kia, tức là giác ngộ, từ này bổ nghĩa cho khái niệm 
jna, có nghĩa là sự nhận thức của bậc đã giải thoát, không phải là kẻ phàm 
phu. Như vậy từ pra-jnaparamita là sự nhận thức trước khi có sự so sánh phân 
biệt VỆ đối tượng. Có thê nói đây là cách giải thích không đồng giữa hai trường 
phái về tuệ giác của Phật. Thế nhưng dù gì đi nữa, cả hai khái niệm này đều 
cùng có chung nguồn góc, xuất phát từ sự hiểu biết, là trí tuệ. Do vậy, khái 
niệm “xả' trong Phật giáo không đồng nghĩa với khái niệm “vô tri hay trạng 
thái xả thọ' trong 3 thọ, là trạng thái vô tri vô giác, cũng như thái độ dửng 
dưng, vô trách nhiệm của con người. Đây chính là sự dị biệt về nhận thức luận 
giữa Phật giáo Tiểu thừa và Đại thừa. 
Từ ý nghĩa này, nó gợi ý cho chúng ta hiểu rằng, khái niệm “xả” trong Phật 
giáo nhắn mạnh hai điểm là sự xả bỏ hay chấp nhận sự chuyên biến của sự vật 
thuộc về vật chất và tư tưởng thuộc về tinh thần. Chỉ có sự chấp nhận này mới 
mang lại cho chúng ta cuộc sống an vui và hạnh phúc, thoát khỏi sự mâu thuẫn 
giữa nhận thức và thực tại. Với thái độ chấp nhận như vậy, đó là biểu thị tâm 
tư giải thoát không còn sự chấp trước, thoát khỏi sự dao động khuấy nhiễu của 
6 trần. Đây chính là nội dung và ý nghĩa của chữ xả. 

(Thích Hạnh Bình) 
Equate — làm cân bằng, san bằng 
EquestrIan - người cỡi ngựa 
Equilateral — (tóan học) đều cạnh 


Equinox - điểm xuân phân, thu phân 


Equipoise — thăng bằng, cân bằng 


2⁄2 


EquIvocation — nói lập lờ, nói nước đôi 
Eradicate — pull up by the roots = nhồ rễ, trừ tiệt 
Erect - dựng lên, dựng đải kỷ niệm, dựng tượng 
Errand - việc lặt vặt 
ErudiIte - học rộng, uyên bác 
Escapism — khuynh hướng thoát ly thực tế 
Eschewed —- kiêng cử ăn, tránh làm việc gì 
Esoteric — bí mật, chỉ người đặc biệt mới hiểu 
EsofterIc — to those prepared to undergo the extensive training needed 1n 
order to gain ønosIs, direct knowledge of spiritual power 

- thuyêt bí truyền 
Esoteric Buddhism - Phật Giáo Mật Tông: Mật tông là một nền văn hóa đặc 
sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuôi, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật 
giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật thừa, Quả thừa v.v.. 
Phật giáo Đại thừa rốt cục trở thành Mật tông là một sự kiện khá bất ngờ, 
nhưng cũng có thê nói là do bôi cảnh lịch sử lâu dài của nó. Sự bât ngờ là bởi 
thời đức Thích Tôn còn tại thê, Phật giáo cực lực phản đôi thân quyên, bài 
xích những quan niệm thân bí, phủ định các chú thuật v.v..có thê thây được 
đức Phật không bao giờ đê xướng những phương thuật mật chú đã bị bám rê 


sâu ở trong quan niệm tín ngưỡng nhân gian người An. 


Esoteric sect - phái mật giáo - Mystical practices and esofteric sects are found 
1n all forms of Buddhism. 


Esoteric FIve Fold Canon — Ngũ Tạng Kinh 
Essence - tính chất, bản chất 


Esteem — kính mến 


523 


Estuary - cửa sông 
Ether - chất dĩ thái, bầu trời trong sáng 


Ether (Spirit) — 1s the fifth element; the four elements: earth, aIr, fire, and 
water 


Ethereal — cao tít tầng mây, trên không trung 
Etheric — soul body 


Etheric double - Thể phách: là bản sao chính xác từng hạt một của thể hữu 
hình và là môi trường thông qua đó có tác dụng mọi dòng điện và dòng sinh 
khí mà hoạt động của xác phàm tùy thuộc vào đó. Nó được gọi là “thê 
phách” vì nó được cấu tạo băng “chất dĩ thái” (ether); nó được gọi là “nhị 
trùng thể” (đouble) vì nó là bản sao chính xác của xác phàm, có thê nói là 
cái bóng của xác phàm. Vật chất của cõi trần được chia ra bảy lớp là: chất 
đặc, chất lỏng, chất khí, chất dĩ thái. Chất dĩ thái có bốn tình huống phân biệt 
với nhau. Đây là bảy trạng thái của vật chất thuộc cõi trần, và bất cứ bộ phận 
nảo thuộc vật chất đó cũng đều có thể chuyên thành bất kỳ một trong các 
trạng thái này. Thể vật lý của con người bao gồm vật chất ở bảy trạng thái 
này: xác phàm gồm vật chất ở thể đặc, thê lỏng và thể khí; còn thể phách bao 
gồm bốn lớp chất dĩ thái mà ta lần lượt biết tên là Dĩ thái L, Dĩ thái II, Dĩ thái 
II và Dĩ thái IV. 


TÌM HIẾU VỀ THẺ PHÁCH (THẺ SINH LỰC) THEO HUYÈN BÍ 
HỌC? 


Khoa học gia cho răng ngoài ba trạng thái quen thuộc của vật chất, còn 
một trạng. thái thứ tư gọi là ether. Người có thông nhãn quan sát thấy nó là 
cầu nối liền giữa cơ thể vật chất và tâm thức thuộc trạng thái này. Cầu nối ấy 
ta gọi là thể sinh lực (vital body) hay thê phách (etherie body). 


Thể sinh lực bao quanh và thâu nhập vảo trọn cơ cầu thể xác (tự nó thì thể 
phách là một thê riêng biệt lớn hơn, bao quanh bên ngoài thể xác). Thể xác 
giông như một nhân gôm chất liệu đậm đặc hơn nằm bên trong khối ether. 
So với thể xác gồm những cơ quan và bộ phận có hình dạng, giới hạn rõ rệt; 
thể phách lại có những luồng năng lực tuôn chảy không ngừng. Bởi thể sinh 
lực lồng vào và thấu nhập thể xác, ta có thể ví cơ cấu tổng hợp này với bộ 
máy có dòng điện chạy qua làm máy hoạt động. Chuyện khác biệt giữa bộ 


524 


máy và cơ câu hai thể phách - xác là có vẻ như thể sinh lực có trước rồi thể 
xác đậm đặc dần vào bên trong thể sinh lực, và tùy thuộc vào thể này đề tồn 
tại. Sự tùy thuộc này thấy rõ khi ta ngủ ban tối, thể phách rút ra khỏi thể xác 
và thể xác bất động: nó chỉ linh hoạt trở lại khi thê phách quay về nhập vào 
thể xác lúc ta ngủ đủ; thí dụ khác là khi giải phẫu dùng thuốc mê, thể phách 
tạm thời bị đây ra khỏi thể xác và con người mất tri thức một thời gian. Sự 
hiện diện của màng lưới ether khiến cho thể xác có sự sống, và cái chết xây 
ra khi màng lưới rút về; do vậy màng lưới còn có tên là thể sinh lực. Trên 
thực tế thê phách chỉ là năng lực. Nó gồm vô số những dòng năng lực mỏng 
manh, hòa hợp với các thể khác. Những dòng năng lực này tác động lên thê 
xác và tới phiên nó khiến thê xác có sinh hoạt. Thê sinh lực tạm thời rút ra 
khỏi thể xác khi có chụp thuốc mê, mắt tri thức, sự trao đôi bình thường giữa 
thể xác và thể sinh lực ngưng lại trong một khoảng thời gian cho đến khi có 
tri thức trở lại. Trong lúc đó thể xác giữ được sự sông nhờ đường nối giữa 
hai thể gọi là sợi dây bạc (the silver cord), với luồng sinh lực vẫn còn chây 
trong đó nhưng với lượng giảm đi rất nhiều so với bình thường, tựa như 
dòng nước nhỏ trong ông nước bị nghẹt. Cái chết xây ra khi sợi dây kết nối 
bị đứt lìa hoàn toàn. Giống như thể xác có dòng máu mang chất bổ dưỡng 
đến tế bào để nuôi cơ thể, vả tín hiệu điện từ tế bào thần kinh truyền đi điều 
khiến cử động hay ghi nhận cảm giác; năng lực trong thê phách cũng có hai 
loại: 


- Năng lực nuôi dưỡng được kinh sách Ấn gọi là PRANA; Phách đem sanh- 
lực phân phát khắp thân-thê 


- Năng lực thứ hai gồm hai phần là cử động - cảm giác và hoạt động siêu 
hình. Phách làm một cái cầu ở chính giữa cái xác và cái vía; nó truyền qua 
cái vía những sự tiếp-xúc của giác-quan xác-thịt và đem xuống cái ÓC Xác- 
thịt và bộ thần-kinh mạng-lịnh của tâm-hồn và sự hiểu biết của mấy cảnh 
trên. 


Tóm lai, cái Phách là bộ máy để phát sanh-lực. Không có nó, con người sẽ 
chết, cái xác sẽ rã ra các nguyên tử. Bởi nó có hình dáng giống xác-thịt và 
làm bằng chất tinh-khí (dĩ-thái: éther), nên người ta còn gọi nó là double 
éthérique. Cái phách tùy theo xác thịt mà biến đổi thể-chất. Nếu xác-thịt 
tinh-tấn, nhẹ-nhàng thì nó cũng tinh-tấn nhẹ-nhàng, còn xác thịt ô trược, 
nặng-nê thì nó cũng hóa ra ô trược nặng-nẻ. Thể phách chỉ bao gồm các chất 
dĩ thái thuộc cõi hồng trần thôi và nếu nó có xuất ra khỏi xác phàm thì nó 
cũng không thê rời được cõi trần và không thể rời xa đối thê thô trược của 
nó; hơn nữa nó được kiến tạo theo cái khuôn mà các Đắng Nghiệp Quả Tĩnh 


"2e 


Quân đã áp đặt và phải chờ cho Chơn ngã cùng với xác phàm được kiến tạo 
trong cái khuôn đó. Ta nên lưu ý rằng thê phách đặc biệt mân cảm với các 
thành phần cấu tạo dễ bay hơi của rượu, vì thế các tôn giáo thường cấm uống 
rượu, nhất là các rượu mạnh. 


TÙNG THIÊN TỪ BẠCH HẠC 
---0Öo--- 


Ethical - đạo lý; Ethical endeavour = đạo đức; Ethics = luân thường đạo lý 
Ethicist - người đạo đức 

Ethnographic — dân tộc học 

Ethos - đặc tính, nét đặc biệt cuả tập thể, chủng tộc 

Etiological - thuộc về căn bệnh học 

Etymolosy - từ nguyên học - Etymology 1s the study of the history of words, 
theIr origIns, and how their form and meaning have changed over time. By an 
extension, the term "the etymology of (a word)” means the origin of the 
particular word. 


Eulog1ze — tán dương, khen ngợi 


Eunuch - hoạn quan, thái giám - A castrated man employed as a harem 
aftendant or as a functIlonary 1n certain Aslan courts. 


Euphemism - lối nói trại, uyên ngữ 
EuphemiIsm — substitution of an agreeable, suøøest something unpleasant 
Euphoria — trạng thái phởn phơ, sảng khoái 


Euthanasia — killing or permitting the death to hopelessly sick = làm cho 
người mắc bệnh nan y được chết nhẹ nhàng 


Evanescent — chóng phai mờ, phù du 


Evangelisation - sự truyên bá phúc âm, cảm hóa 


526 


Evasion - lảng tránh, thoái thác, trốn thuế 


Evil karma — ác nghiệp - The word karma, like the word evIl, 1s offen used 
wIthout understanding. Karma 1s not fate, nor 1s 1t some cosmIc JustIce system. 
In Buddhism, there 1s no God to direct karma to reward some people and 
punIsh others. It 1s Just cause and effect. 


Dasa Kusala Kamma and Dasa Akusala Kamma or Ten 
Wholesome Deeds and Ten Unwholesome Deeds 


Dasa Kusala 1s known as Ten Wholesome Deeds (Action) or Ten MeritorIous 
Deeds and Dasa Akusala 1s known as Ten Unwholesome Deeds or Ten 
Immoral Deeds. Deeds and Action can be considered to give the same 
meaning here. 

Dasa Kusala Kamma and Dasa Akusala Kamma Explained: 

Saleyyaka Sutta discourse, disclosed by Gautama Buddha at Sala village of 
Kosala kingdom, descrIbes one of the most important points of the Buddha 
Dhamma, namely Dasa Kusala Kamma (Ten Wholesome Deeds) and Dasa 
Akusala Kamma (Ten Unwholesome Deeds). The essence of the Sutta 
describing Kusala and Akusala kamma can be put forward as follows. 


Dasa Akusala Kamma or Ten Unwholesome Deeds or Actions 


There are three (3) types of Wrong Conduct a human being 1s capable of: 

(1) Wrong Conduct with Body 

(2) Wrong Conduct with Words 

(3) Wrong Conduct with Mind 

There are three (3) sub divisions of Wrong Conduct with Body 

(1.1) Kiing of living creatures of all sorts, being wIcked with bloody hands, 
engaged In killing living creatures In varIous methods, being uncompasslonate 
towards living beings of all sorts 

(1.2) Stealing possessions belongIng to others whether In village or 1n foresf 
not ø1ven to him with decerived mind status 

(1.3) Misbehaves sexually with women, Those who are protected by Mother, 
protected by Father, protected by Mother and Father, protected by Brother, 
protected by Sister, protected by Relations, protected by the Clan, protected 
by Dhamma, those having a Husband, those consented for marriage, those 
who are promised for marriage 1n whatever way. 

There are four (4) sub divisions of Wrong Conduct with Words. 


5327 


(2.1)There 1s one who lies, In an assembly, amidst people, amidst relations, 
amidst royal court or øovernment. There when asked by Judges to tell what 
he knows, without knowing, he would say that he knows, with knowing, 
would say that he does not know. Without seeing, would say that he saw and 
seeing would say that he did not see. ÀAs mentioned he would lie knowingly 
due to self benefit, or due to Influence of others or due to a bribe or a reward 
offered. 

(2.2) One would slander. Hearing from here, goes elsewhere and tell to 
đisumite or to split here. Hearing from elsewhere, would tell here to disunite 
or to split there. Thus would disunite the united. Would separate out the split 
ones. Take pleasure on creating split up øroups , would speak to create such 
split up øroups. 

(2.3) One would talk roughly. Talk words that make others angry, words that 
are unpleasant, scathing words that others despIse. His talk does not pave way 
to concenftrafion. 

(2.4) One would engage 1n frivolous talk and gossIp. Talk that 1s not suitable 
to that momernt, talk that 1s false, talk that has no meaning, talk that 1s not 
conductfive to đhamma or vinaya. 

There are three (3) sub divisions of Wrong Conduct with Mind. 

(3.1) One would be greedy. Would think greedily on others wealth. Would 
desire the wealth belonging to others to be h1s. 

(3.2) One would be angry. His mind 1s defiled and with destrucfive thoughts 
Of others he does not like. Would think of 1Ï wIll towards them and would 
want to destroy and kill them. 

(3.3) One would be of wrong and distorted views as follows. Would think 
there 1s no merit (vipaka) on ø1ving, no merIit on worshIpping (alms g1vIng), 
no merIt on helpIing and looking after others, no merit on good deeds (actions) 
or bad deeds (kusala kamma and akusala kamma), there 1snt a thing called 
present world, there 1snt a thing called world after death, thinks there 1s no 
specialty in Mother, thinks there 1s no specialty In Father, do not believe 1n 
sponfaneous births of beings (birth In hell, heaven etc), do not believe 1n 
recluses and brahmins who has gained wIsdom that had enabled them to gaIn 
Iinpaths to see this world and the other worlds. 

Gautama Buddha further says that due to above mentioned Wrong Conducts, 
some born 1n hell after death. 


Dasa Kusala or Ten Wholesome Deeds or Actions 


There are three (3) types of Wrong Conduct a human being 1s capable of. 


528 


(1) Right Conduct with Body 
(2) Right Conduct with Words 
(3) Right Conduct with Mind 


There are three (3) sub divisions of Right Conduct with Body 


(1.1) Abstain from Kkilling of living creatures of all sorts, abstain being wIcked 
with bloody hands, not engaged In killing living creatures in whatever method, 
being compasslonafe towards living beIngs of all sorts. 

(1.2) Abstain from stealing possessions belonging to others whether 1n villaøe 
or 1n forest not ø1ven to him with decerived mind status. 

(1.3) Abstain from misbehaving sexually with women, Those who are 
protected by Mother, protected by Father, protected by Mother and Father, 
protected by Brother, protected by S1ster, protected by Relations, protected by 
the Clan, protected by Dhamma, those having a Husband, those consented for 
marrlage, those who are promised for marrlage on a future day In whatever 
way (by garlanding efc). 


There are four (4) sub divisions of Right Conduct with Words. 


(2.1) There 1s one who abstain from telling lies, in an assembly, amidst people, 
amidst relations, amidst royal court or øovernment. There when asked by 
Judges to tell what he knows, without knowing, he would say that he dont 
know, with knowing, would say that he does know. Without seeIng, would 
say that he did not see and seeing would say that he saw. As mentioned he 
would not lie knowingly even due to self benefit, or due to Iinfluence of others 
or due to a bribe or a reward offered. 

(2.2) One would abstain from slander. Hearing from here, does not øo 
elsewhere and tell to disunite or to split here. Hearing from elsewhere, would 
not tell here to disunmite or to split there. Thus would umite the disunited. Would 
bring together the split ones. Take pleasure on unifing up øroups, would speak 
f{O creafe unify among ørOups. 

(2.3) One would not talk roughly. Does not talk words that make others angry, 
Speak words that are pleasant, words that others like. His talk paves way to 
bring together everybody. 

(2.4)One would abstain from frivolous talk and gossip. Would talk that 1s 
suitable to that moment, would talk that 1s truth, would talk that 1s meaningful, 
would talk that 1s conductive to đhamma or vinaya. 


There are three (3) sub divisions of Correct Conduct with Mind. 


220 


(3.1) One would abstain being øreedy. Would not think greedily on other's 
wealth. Would not desire the wealth belonging to others to be h1s. 

(3.2) One would not be angry. His mind 1s not defiled and without destrucfive 
thoughits of others Would think of loving kindness on all beings. 

(3.3) One would be of right views as follows. Would think there 1s merIf 
(vipaka) on gø1ving, merit on worshippIng (alms g1ving), merit on helping and 
looking after others, merit on good deeds (actions) or bad deeds (kusala 
kamma and akusala kamma), there 1s a thing called present world, there 1s a 
thing called world after death, thinks there 1s specialty in Mother, thinks there 
1S specIalty in Father, do believe 1n spontaneous births of beings (birth in hell, 
heaven etc), do believe 1n recluses and brahmins who has gaIned wIsdom that 
had enabled them to gain Inpaths to see this world and the other worlds. 


Gautama Buddha says that due to above mentioned Right Conductfs, some 
born 1n heaven after death. 


Mười Ác Nghiệp 
A. Ba ác nghiệp của thân: 


1) Có người sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, 
tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. 

2) Người nảy lây của không cho, bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại 
thôn làng hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ấy lẫy trộm tài vật ấy. 
3) Người ẫây sống tà hạnh với các dục lạc, liên hệ đến dục tình với các hạng 
nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, 
có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo 
vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức băng vòng hoa. 


B. Bán ác nghiệp của khẩu: 


1) Có người vọng ngữ đến chỗ tập hội, chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân 
tộc, các tổ hợp, hay đến giữa vương tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được 
hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì Ông biết". Dâu cho người ây "không 
biết, người ây vẫn nói: "Tôi biết"; dầu cho người Ấy biết, người ây vân nói: 
"Tôi không biết"; hay dầu cho người ây không thấy, người ấy vẫn nói: "Tôi 
thấy": hay dầu cho người ấy thấy, người ây vân nói: "Tôi không thấy". Như 
vậy, lời nói của người ây trở thành cô ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, 
hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vải quyên lợi gì. 


530 


2) Và người ấy là người nói "hai lưỡi". Nghe điều gì ở chỗ này, đi đến chỗ kia 
nói để sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với 
những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy ly 
gián những kẻ hòa hợp, hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích phá hoại, vui 
thích phá hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá hoại. 

3) Và người ây là người nói lời thô ác. Bắt cứ lời gì thô ác, tàn ác, khiến người 
đau khô, khiến người tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiền định, 
người ấy nói những lời như vậy. 

4) Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời phi chơn, 
nói những lời không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, 
nói những lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời, nên lời nói không có thuận 
lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. 


CŒ. Ba ác nghiệp của ý: 


1) Có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, mong răng 
mọi tài vật của người khác trở thành của mình". 

2) Lại có người có tâm sân, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: "Mong rằng 
những loài hữu tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, 
hay mong chúng không còn tôn tại". 

3) Lại có người có tà kiến, có tưởng điên đảo như: "Không có bồ thí, không 
có kết quả của bố thí, không có tế lễ, không có cúng dường, các hành vi thiện 
ác không có kết quả dị thục, không có đời này, không có đời sau, không có 
mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh, trong đời không có các Sa- 
môn, Bà-la-môn chân chính hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự 
chứng lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau". 

Đấy là mười ác nghiệp do thân, khâu và ý tạo tác nêu không đoạn trừ mười ác 
nghiệp nảy thì sẽ đem lại khổ đau ngay trong đời sống hiện tại và sau khi thân 
này kết thúc phải đọa vào trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như đức Thế 
Tôn đã khẳng định: "Do nhân hành phi pháp, phi chánh đạo, có một số lớn 
loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung phải đọa vào trong cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục." 


Trái với Ác Nghiệp là Thiện Nghiệp. Sau đây là 10 Thiện Nghiệp: 
Mười Thiện Nghiệp 


A. Ba thiện nghiệp của thán: 


331 


1) Có người từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm 
quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loại hữu 
tình. 

2) Từ bỏ lây của không cho, tránh xa lây của không cho, bất cứ tài vật gì của 
người khác, hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người 
ây không lẫy trộm tài vật ấy. 

3) Từ bỏ sống theo tà hạnh đối với các dục, không liên hệ đến dục tình với các 
hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh che 
chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc 
bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. 


B. Bắn thiện nghiệp của khẩu: 


1) Có người từ bỏ vọng ngữ, tránh xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ 
chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tô hợp, hay đến giữa 
vương tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được hỏi: "Này người kia, hãy nói 
những gì Ông biết". Nếu biết, người ây nói: "Tôi biết", nếu không biết, người 
ầy nói: "Tôi không biết"; hay nêu không thấy, người ấy nói: "Tôi không thấy"; 
nêu thấy, người ấy nói: "Tôi thấy". Như vậy lời nói của người ấy không trở 
thành cô ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha 
nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyên lợi gì. 
2) Từ bỏ nói"hai lưỡi", tránh xa nói"hai lưỡi". Nghe điều gì ở chỗ này, không 
đi nói với những người kia để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở 
chỗ kia không đi nói với những người này đề sanh chia rẽ ở những người kia. 
Như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa 
hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói đến những 
lời đưa đến hòa hợp. 
3) Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói nhu hoà, đẹp 
tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng 
nhiều người, người ây nói những lời như vậy. 
4) Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, người 
ây nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh 
pháp, nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, 
nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. 


C. Ba thiện nghiệp của ý: 


L) Có người không có tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, không 
nghĩ răng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành của mình!" 


532 


2) Lại có người không có tâm sân, không có khởi lên hại ý, hại niệm, nghĩ 
rằng: "Mong rằng những loài hữu tình này sống không thù hận, không oán 
thù, không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân!" 
3) Người ấy có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo: "Có bố thí, có kết 
quả của bồ thí, có tế lễ, có cúng dường, các hành vi thiện ác có kết qủa dị thục, 
có đời nảy, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, trong đời có các 
Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự tri, 
tự chứng lại tuyên bố cho đời này và đời sau". 
Đấy là mười thiện nghiệp, nếu như chúng ta thực hiện mười thiện nghiệp này 
thì không những trong đời sống hiện tại được hạnh phúc an lạc mà sau khi 
thân này kết thúc sẽ được sanh vảo cảnh giới an lành. Như đức Thế Tôn đã 
tuyên bố: "Do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh đạo, ở đây, một số lớn 
loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, Thiên 
giới, đời này." (Hòa thượng Thích Minh Châu) 

-=0O0--- 
Evince - tỏ ra, chứng tỏ 


Evocative - gợi lên 

Evolvemeht - suy ra, luận ra 
Exacerbate — làm tăng, làm trầm trọng 
Exalted - phẫn khởi, cao hứng (Exalt - đề cao, tâng bốc, tán tụng) 
Exasperated — anger of...—= làm tức giận 
Excavate — khai quật 

Excerpt - phần trích, đoạn trích 
Excision - cắt bỏ (bộ phận cơ thể) 
Exclusion - ngoại lệ 

Excrement — phân, cứt 

Excrete — bài tiết, thải ra 


Execration — ghét cay ghét đắng, lời chửi rủa 


xa) 


Excruciating - hết sức đau khổ 

Exert — hành sử, sử dụng 

Exhilarating — making cheerful and excited; refreshing; smulating 
Làm hô hởi, vuI vẻ 

Exhortation - sự cô võ, hô hào, thúc đây 

Exigency - nhu cầu cấp bách 

Exogenous - somatic = thuộc về tế bào cơ thể 

Exonerate - miễn cho ai nhiệm vụ gì 

Exorbitant — giá quá cao, giá cắt cô, đòi hỏi quá đáng 


Exoteric — to those content to accept the outer forms of spIritual observance 
- thuyêt công khai, phô biên 


ExpedIent — suitable for achieving = có lợi, thiết thực, thích hợp 
Explate - chuộc, đền tội 

Explicit — rõ ràng, dứt khoát (Implicit - ngẫm ngầm, ẩn tàng) 
Exploit - kỳ công, thành tích (Exploitation — khai lợi, khai thác) 
Expound - trình bày chỉ tiết, giải thích, dẫn giải 

ExquIsitely — một cách thanh tú, trang nhã 

Expunge — xóa tên khỏi danh sách 


EXOFTCISf - người trừ quỷ - an exorcIsf 1s a person who 1s believed to be able to 
cast out the devil or other demons... 


Extant — pháp lý hiện có 


Extol — tán dương, ca tụng 


534 


Extrapolate - ngoại suy (toán học) 


Extra Sensory Perception (ESP) - nhận thức ngoại giãn - Extrasensory 
perception or ESP Includes reception of Information not gained throuph the 


recognized physical senses but sensed with the mind. 


Extricate - giải thoát, tách ra 


Extroverse - người quan tâm đên môi trường xung quanh hơn bản thân 


Extroversion tends to be mamifested 1n outgoIng, talkative, energetic behavIor, 
whereas Introversion 1s manifested in more reserved and solitary behavior. 
Extroversion 1s "the act, state, or habit of being predominantly concerned with 


obtaining øratification from what 1s outside the self”. 


Extruder — máy đúc ép (kỷ thuật) 


Exuded — spreaded out 1n all directlons 


Exult — hân hoan, hoan hĩ (Exultatlon = sự hoan hỉ) 


“kh 


-—=0Ö0--- 
IJeel dựƒerent religious tradiHons 
have a greaf respornsibility to provide peace 
0ƒ mìnd and a sense 0ƒ brotherhood and sisterhood 
qrnong huinanity. 





Tôi cảm thấy những truyền thống tôn giáo 
phải có trách nhiệm lớn là đem lại sự bình an trong tâm hôn 
và ý thức về tình huynh đệ giữa các chúng sinh. 


<®, 


l 


Facilitate — làm cho dễ dàng, làm cho thuận tiện 
Faggot - người đồng dâm (nam) 

Fallacy — false, mistaken idea = ảo tưởng, sai lầm, ngụy biện 
Fallible — có thể sai lầm (Fallibility — sai lầm) 
Fanaticism - phái cuồng tín (Fanatic = người cuồng tín) 
Fastidious — khó tính, khó chiều, kén chọn 

Fatalistic - dựa vào thuyết định mệnh 

Fathom - sải (đơn vị đo chiều sâu) 

Fealty — lòng trung thành 

Feat - kỳ công, chiến công 

Febril - Sốt cấp tính (thiếu máu) 

Feces - đồ phế thải, phân 

Feckless — vô hiệu quả 

Fecund — có khả năng sinh sản, phì nhiêu, mẫu mở 
Feeble — lacking of strength = yếu đuối, nhu nhược 
Felgned - giả vờ (Feign - giả đò, bịa đặt) 

Feint — đòn nhử đối thủ, sự giả vờ 


FeIsty — hăng hái, hăm hở 


536 


Felicitously — thích hợp, khéo léo 

Femur - giải phẫu xương đùi 

Fermentation - sự lên men, sự khích động, xúi g1ục 
Ferret — dây lụa, dây vải 

Fervent - nồng nhiệt, nhiệt thành 

Fervid - nồng nhiệt 

Fetch — hồn ma, vong hồn; mánh khóe, mưu mẹo 


Ngày nay, Ma vẫn là bí ân đối với nhân loại, có những câu chuyện nói về Ma, 
nhưng cũng không thê kết luận được là có Ma. 

Qua cái nhìn của Văn hóa và Tôn giáo Việt Nam, thì con người gồm có một 
phần xác và một phần hồn. Khi phân xác chết thì phần hỗn sẽ lìa khỏi xác và 
phần này được gọi là linh hỗn. Nếu linh hồn đó không có cơ hội đầu thai hoặc 
nơi trú ngụ, mà còn vương vất ở những nơi có liên quan đến họ khi còn sống, 
thì từ ngữ bình dân thường gọi là: Ma, Hồn ma, Quý, Cô hồn... 

Ma hay Hồn ma, là một khái niệm trừu tượng, trên thực tế, khi nói đến ma 
người ta thường diễn tả thấy một dáng người, trắng bạc, hay một cái bóng lờ 
mờ, hoặc một đồng đen thùi lùi, còn chỗ ở của ma là những ngôi mộ, nhưng 
ma cũng có thê vương vất ở những nơi tăm tối, vắng vẻ. Theo quan điểm một 
số người nói là: chỉ có người có duyên với Ma thì mới có thê nhìn thấy được 
Ma hay những người có khả năng đặc biệt còn gọi là các nhà ngoại cảm là có 
thê thấy và nói chuyện được với Ma. 


Fetid - hôi thối, hôi hám 

Fetter — gông cùm, xiềng xích 

Fickle — hay thay đổi, không kiên định 
Fidge - sự bồn chỗồn, người hay sốt ruột 
Flendish — như qủy sứ, tàn ác 


Flerce — wIcked = wIld = anger 


Ti 


FIgmert - điều tưởng tượng, điều bịa đặt 
Filial - hiếu thảo (filial debts = ơn cha mẹ) 
Filthy — ô trược, bân thỉu 

Eissure - chỗ nứt, vết nứt 


Eive agøregafes — ngũ uân: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức (Thân là sắc, 
Tâm là thọ, tưởng, hành, thức). 


What are the five agøregates? 


Upon perceiving a sensatlon, whateVver 1 1s, aS SOOn as We€ are aware of 
something, 1n reality the Íive aggregates are set in motion. Whether we are 
thinking, talking, makIng a move, experIencing some pain, a Itchy or neutral 
sensation, these are the five aggregates, which are set in motion. When we are 
absorbed Into meditation, the five aggregates are set in motion. When we 
reach some sftates of conscIousness that we often hear about under the calling 
transcendental, beyond conceptual thought, union with the divine, or anything 
whatsoever, those are stIll azøregates being set 1n motion. Any experience that 
we can do, 1n any field whatsoever, in any manner whatsoever, where ever Or 
whenever we do 1t, these are still aperegates being set in motion. When 
nibbana 1s known, when nibbana 1s reached, as soon as nibbana 1s observed, 
these are still the fÍive agøregates beIng set in motion. 


Thus, there 1s absolutely no field of experlence exIsting apart from the five 
agoregates. This 1s the great discovery which the monk Gotama, the 
Awakened one, Buddha, twenty-five centuries ago, did beneath the "boddhIi" 
tree. He very clearly observed the apparition and the cessatlon of the five 
agsregates. From this experlence, what he learned 1s that; whatever It 1s, these 
are sfIll the Íive aggregates at work. There 1s absolutely nothing which does 
exIst beyond the compass of the five agsregates. 

Buddhas discovery 


Suppose Buddha had only discovered this, whích would still be a remarkable 
contribution to the knowledge of humamity. What 1s even more unusual, the 
even more sfriking and revolutionary discovery he did, among all these 
philosophical and religious systems of thoughts Iinvented by mankind since 
1mmemorial times, 1s that 1f nothing does exIst apart from the fIve aøøregates, 


538 


nothing 1s found withn them even. They are perfectly empty and 
insubstantial. Indeed, they do not exIst, let us say that they do not exIst by 
themselves. They do appear and immediately after having appeared, they do 
vanish. 


Apart from this process, there 1s NOTHHING and, there 1s NOTHING within 
eIther. Any experlence we might do, any stage of knowledge we may reach, 
thus transcendental 1t could be, Iying beyond the world or worldly phenomena, 
thus being an experlence of "buddhahood”, that 1s to say self-awakening, 
complete awakening, these are still the five agøregates. This 1s what Buddha's 
discovery lied In. 


'When he was still an Ignorant being on the path, he followed the teachings of 
a few great masters themselves regarded as Buddha, as being who reached 
"buddhahood”. That 1s to say awakening, complete liberation. He did follow 
theIr teaching, he did perform the various practices and yoga that they taught 
and reached the ultimate stage, which these masters named awakening, full 
spIritual realisation. We sometimes call this a “staøe of non-meditatlon", 
which 1s a state where absolutely nothing does ever vividly appear again to 
conscIousness. We think that 1t 1s about a staøe, which lies beyond agsregates. 
We believe 1t to be a state of transcendence. 


Buddha's intuitfion 


When Buddha reached 1t, his spiritual preceptors told him: "As you already 
reached the goal, you could Join us for teaching this truth." Nevertheless, he 
decided to go further this stage. He remained dissatisfied of this experlence, 
as he had an Intuition, which ordinary mortals didn't have. Even 1f he reached 
these sfates of transcendence, the problem precIsely lies 1n that he reached 
something. Only owing to theIr lack of sagacity, their lack of 1ntellipgence, 
therr lack of knowledge, these spiritual masters believed this to be awakening, 
liberation, the end of suffering indeed. Even 1Ý at that time, he had not yet 
reached what he did reach later on beneath the “bodhi" tree, he had had the 
Iinfuition that 1t was stIll something partakIing with an unsatisfactory nature. 


Among varlous religious or philosophical systems, noticeably within 
Brahmanical Hinduism, varlous Indian religlons, liberation 1s often depicted 
as a state being transcendent to the world, as a mode of beIng, a state of beIng, 
which transcends the world and lies beyond all things. Buddha, on his behalf, 
1s not satisfied by this explanation. He thinks that wherever we are, we are 


320 


somewhere. Whatever the experlence we do, that 1s still an experlence, 
WHATREVER IT IS. And so, though transcendent we belleve our spIritual 
realisatlon or experlences to be, those are still spiritual realisatons and 
€Xperlences. 


And so, does he tell: ” AlI the experiences done by all these spiritual masfers 
are experIences done through a contact ”. That 1s to say that these are stIll the 
five agpregaftes at work. 


What are the Íive agøregates about? 
Descripfion 


There are several schools of thoughts that teach the five aggregates. There Is 
noticeably what we call "Buddhism”" In a broad sense that we should rather 
call: "BUDDHISM (S) ”. LikewIse, there are also "HINDUTISM (S)”. In short, 
this 1s what, in theravada, we call Brahmanism (s). That 1s to say reliplons, 
philosophies and systems of thoughts that conceive of an underlying unmty, 
the ultimate and transcend truth. Those ones sometIimes expound to us the five 
agoregates. These Íive agsregates are divided between two categories. We 
find, on one hand, the category of purely material phenomena and the cateøory 
of purely menfal phenomena on the other. 


The aggregate of matter. 

There 1s therefore the agsregate of matter, the materlal agsregate, the 
agøregate of material propensifies, material activifIes and phenomena. Ít 1s the 
sole represenftatIve of the material categOry. 

The other category 1s the one of mental, Iimmaterial phenomena. There are 
four agøregates that take part Into this second category of mental or Immaterial 
phenomena. 


The agøregafe of sensafions. 


The first of the four agøregates 1s the aøgsregate of sensations, which 1s the 
capacIty to feel what 1s pleasant, unpleasant or neutral. 


The agøregafe of percepfion. 


540 


The agsgregate of perception 1s the faculty to perceive, to memorise. Ït 1s 
precIsely at this staøe that the memorisation process does begin. 
The aggregate of formatlons 


Then we Íind the aggregate of formatlons. We number fifty-two of them 
altogether. Formations, or volitional formations as we also sometimes call 
them, are propertles Of conscIousness. 


The agøregafe of consciousness. 


ConscIousness 1s the fourth immaterial agsregate, this 1s the faculty to know. 
As SOOn as conscIousness comes to know an obJect, 1t does know 1t In a certaIn 
manner, 1t knows 1t to be endowed with certain properties. This way through 
which conscIousness knows an obJect 1s the aøøregate of conscIousness. 


What are they made of? 


These five aøsregates vanIsh as soon as they appear, they can't be dissocIated 
[rom one another. Save very rare exceptions, they cannot appear separately, 
or possIbly, In a very momentary fashion. 


The aggregate of matter, we all have an Idea of what 1t 1s about: heat, cold, 
hardness, softness, wet and dryness, etc. AlI this belongs to the category of 
the agøregate of material properties. Then we can find conscIousness, which 
1s the faculty to know, to experience. We are endowed with these faculties 
because there 1s a sensation and a memorIsafion, there 1s a perception, a type 
of “acknowledgement of receipt”. There 1s therefore an agsregate of 
sensations AND an aggregate of perception. Às soon as conscIousness comes 
to know 1ts obJect, 1t 1s necessarily endowed with what we call the agøregate 
of volition or volitional formations. 


What 1s Interesting, what Buddha has discovered, contrarilly to all these 
spiritual masters, all these philosophers, precIsely lies 1n that, apart from these 
aggregates, nothing else does exIst. We tend to Imagine on one hand that these 
fleeting and changing agsregates do exIst, appear and disappear, as soon as 
they do appear, In an endless successlon. From another viewpoint, we think 
that within or outside of these aggregates, there does exIst a substance, a 
nafure, a conscIousness, a kind of knowledge, lets call It the way we like, we 
do imagine that there 1s something that lasts, beyond. 


341 


Sometimes we do Imagine 1t to be exIsting apart from the aggregates, 
sometimes we do Imagine 1t to be within them. "False!" does Buddha, the 
monk Gotama tell us. What he discovered 1s that there 1s nothing within or 
wIthout these ageregates. He reJects this idea of what we call "buddhatatatha”, 
that 1s to say the nature of that which rests upon 1(self, Immanent, 
unconditioned, spontaneous, self-appearing, eternal, immutable, and needless 
to say, timeless. lít would be, for some of us, the Intrinsic nature of the 
agøregates, or the substance out of which the agøregates came I1nto being and 
into which they are merged. It would be at the same time what the aøøregates 
are 1nclined to and orIginating from. According to them, the agøregates pertaIn 
to the ordinary world, "loka”, the world of phenomena. It would be essential 
that, by means of maglic, by some type of purIfication, ritual or yoga, we 
succeeded 1n transcending them 1n order to attain this Immutable nature that 
transcend them totally, which lies "beyond” them, within them. The discovery 
that the monk Gotama did twenty Íive centurIes ago, 1s disconcerting In many 
respects, as he has discovered that this doesn't really exIst. He asserts that only 
the agøregates exIst and there 1s nothing else save the agsregates that appear 
and disappear. 


But then, how 1t can be that Buddha has taught us a path towards liberation? 
A path of deliverance from the agsøregates precIsely. How 1t can be that this 
monk did teach us that there does exIst a possibility to reach a "stage” of 
steadiness, peace not subJect to agItation or disturbances caused by the wind 
Of agøregates? 


Định nghĩa Ngũ Uẫn là gì ? 


Ngũ uân hay năm uẫn là năm yếu tố gồm có sắc uẫn, thọ uân, tưởng uẫn, hành 
uẩn và thức uân. Năm yếu tô đó nương tựa vào nhau đề tạo thành con người 
gồm: thân thê (yếu tố vật lý) gọi là sắc và các yếu tô về tỉnh thần, tâm lý gọi 
chung là danh như thọ (cảm giác thọ nhận), tưởng (tri giác, ấn tượng), hành 
(hành xử tạo nghiệp) và thức (ý thức, sự nhận biết). 


Ngũ uấn tiếng Phạn là Panca Skandhah, Trung Hoa dịch ra nhiều nghĩa khác 
nhau. Có thê kê ra ba loại chính: 


Thời kỳ đầu, vào những năm đầu của thế kỷ thứ III trước Công nguyên, Ngũ 
uân (Panca Skandhah) được dịch theo âm tiêng Phạn, phiên âm chữ Skandhah 


ra chữ Hán là Kiên độ hay Tặc kiên độ. 


542 


Thời kỳ thứ 2 vào khoảng thế kỷ thứ V sau Công nguyên, Ngài Cưu Ma La 
Thập (344-~ 413), từ Ấn Độ sang Trung Hoa vào năm 402 đã dịch theo ý nghĩa 
chữ Phạn Panca Skandhah là Ngũ ấm, với ý nghĩa ấm là phủ khuất, ngăn che, 
làm cho tối đi, mờ đi, làm cho người ta không biết được thực tính bình đăng 
của sự vật, 


Thời kỳ thứ 3 vào những năm của thế kỷ thứ VII, Ngài Tam tạng Pháp sư đời 
Nhà Đường là Huyền Trang (595 - 664) dịch chữ Phạn Panca Skandhah sang 
chữ Hán theo nghĩa thực chất là Ngũ uân. Uần (Skandha) nghĩa là một sự tập 
hợp, sự tích tụ, một nhóm họp theo từng loại với cùng những tính chất giống 
nhau, nên gọi là nhóm, là tổ hợp, là tụ tập, là chúng. Vì vậy Ngũ uẫn tức năm 
uấn còn được gọi là năm âm, năm chúng, năm nhóm, năm tụ. Nói một cách 
tổng quát năm uẫn là năm nhóm yếu tố hay năm tô hợp biểu thị sự cấu tạo 
toàn bộ thân và tâm của con người. 


Ngày nay trong các kinh sách, tài liệu về giáo lý Phật giáo, người ta thường 
dùng ngũ uẫn, năm uẫn, năm nhóm, năm tụ đều cùng một nghĩa. 
C22222 2cx 


Trong kinh Chuyển Pháp Luân, đức Phật mô tả nỗi khổ như sau: 


"Hỡi các Tỳ Khưu, đây là Chân Lý Thâm Diệu về Khổ. Sanh là khô, già là 
khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sông chung với người mình không ưa thích là 
khổ, xa lìa người thân yêu là khổ, mong muốn mà không được là khô. Tóm 
lại, bám níu vào ngũ uân là khô.” 


Vậy ngũ uẫn là gì? 


Ngũ uân, còn gọi là ngũ ấm, nghĩa đen là năm nhóm ngăn che. Năm nhóm 
này bao hàm phân có hình tướng là thân và phân vô hình là tâm của con người, 
đông thời cũng che mờ chân lý, khiên cho con người phải luân hôi sinh tử 
triên miên, gôm có: 

Sắc uấn, là phần hình hài vật chất, gồm bốn thành tổ là: 

Chất cứng, thuật ngữ nhà Phát gọi là Địa Đại, tạo thành thịt da xương cốt, 
vân vân.. 

Chát lỏng, nhà Phật gọi là Thủy Đại, tạo thành máu huyết, nước mất, nước 


tiếu, ván vận... 


Chất hơi, nhà Phật goi là Phong Đại, tạo thành hơi thở, vân vận... 


543 


Chất nóng, nhà Phát gọi là Hỏa Đại, tạo thành sự ấm đp của cơ thể, vân vân... 


Nói gọn thì phần cơ thể vật chất của con người gồm có bốn thành tố này hợp 
lại mà thành, nên nhà Phật thường nói “cái thân bốn Đại”. Sắc uẫn gồm tất cả 
những cơ quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể con người, còn gọi là Thân 
Căn. 


Thọ uân, là phân cảm giác, vui buôn khi đôi trước cảnh. 
Tưởng uân, là nhận thức, tư tưởng. 
Hành uân là phân tác ý, tạo nghiệp. 


Thức uâẫn, là môi trường nhận biết để cho Thân Căn và đối tượng có thể duyên 
sanh với nhau mà hoạt động, gọi là bộ ba Căn, Trần và Thức. Thí dụ khi một 
người nghe thấy tiếng trống, thì tai là Căn, tiếng trống là Trần và duyên sanh 
giữa Căn và Trần khiến người đó nghe được là do sự xuất hiện của Thức. 


Căn có Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý Căn, tức là Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân 
và Y Căn. 


Thức tùy duyên theo Căn nào thì đổi thành Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân và Ỹ 
Thức, chứ không phải là một thê cô định. Vê điêu này, đức Phật đã dạy rõ như 
Sau: 


- “ Thức do các duyên với điều kiện mà sinh khởi chứ không cố định. Nếu 
không có duyên thì không có Thức sinh khởi. Thức được gọi tên tùy thuộc 
vào điều kiện nó duyên theo, do con mắt và cảnh vật mà Nhãn Thức duyên, 
đo tai nghe và tiếng động mà Nhĩ Thức duyên, vân vân. Thí dụ ngọn lửa được 
gọi tên theo nguyên liệu, lửa cháy bằng củi gọi là lửa củi, cháy bằng rơm gọi 
là lửa rơm. Thức cũng thế, tùy theo điều kiện tương ứng mà nó có tên, thí dụ 
ở mắt là Nhãn Thức, ở tai là Nhĩ Thức, ở mũi là Tỷ Thức, vân vân”. 


Tóm lại, đó là ngũ uấn. Cái mà ta gọi là một "linh hồn" hay "cá thế" hay "tôi", 
chỉ là tên gọi cho sự nhóm họp của năm uẩn ấy. Tất cả chúng đều vô thường. 
Vô thường là luôn luôn biến đối, luôn luôn sinh diệt, từng sát na đã có sinh và 
diệt, đã có sự thay đổi. Nếu không thắm nhuần chân lý này mà cứ bám níu, 
muốn có sự cô định, muốn mọi thứ đều vĩnh viễn thường còn, thì Khô. 


544 


Trong việc học và hành theo đạo Phật, điều tối quan trọng là phải hiểu chân 
lý thứ nhất này một cách rõ ràng. Bởi vì, như đức Phật dạy: "Người nào thấy 
rõ được Khổ cũng thấy luôn nguyên nhân của Khổ, cũng thấy luôn sự diệt 
Khổ và cũng thấy luôn con đường ưa đến sự diệt Khổ" 
(SƯU TÂM) 
‹ -—0O0--- 
Vì sao Đức Phật dạy về Ngũ uân? 


Giáo lý Ngũ uẫn có một tầm quan trọng trong đời sống người học Phật. Một 
khi con người cứ bám víu vào năm uân, vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức, coi 
đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì sẽ xuất hiện sự đau khổ. Ý niệm về "thân 
thê tôi", "tình cảm tôi", "tư tưởng tôi", "tâm tư tôi", "nhận thức của tôi"... hình 
thành một cái tôi ham muốn, vị kỹ, từ đó mọi khổ đau phát sinh. Mọi khổ đau, 
lo lắng, sợ hãi, thất vọng, điên cuồng đều gắn liền với ý niệm về "cái tôi" và 
"cái của tôi" ấy. 


Cho nên, Đức Phật đã chỉ rõ: "Khi nào người Phật tử không thấy rõ nguồn gốc 
sinh tử khô đau là do sự ham muôn tham lam cái thân năm uân thì người đó 
chưa hiêu được Phật pháp”. 


Ngũ uấn thường ngăn che trí tuệ sẵn có trong con người như những đám mây 
che lấp ánh sáng mặt trời. Con người do những dục vọng luôn nảy sinh làm 
cho mê mờ, không nhận thấy được cái ta chân thật, cái Phật tính tiềm ân trong 
mỗi con người. Con người thường hay bám vào cái ta, cái của ta, đuôi theo 
dục vọng lại càng bị trói chặt trong cuộc sống tội lỗi, khổ đau. Do đó, nếu 
không thấy rõ và không năm vững giáo lý ngũ uần thì chính ngũ uẫn làm cho 
con người luôn luôn đau khô, trở thành gánh nặng của con người. 

(PHẠM ĐỈÌNH NHÂN - Pháp danh Chánh Tuệ Định) 


FIve Bhikkhus (PalI) = năm vị ty kheo = Five ascetics (năm vị tu khổ hạnh) 
= Five companions (năm đông môn) = ám chỉ năm anh em 
Kiêu Trân Như 


Group of Five Monks — Five Bhikkhus 
When the group of five ascetIlcs saw the Blessed One at a distance coming 
towards them, they made an agreement amongst themselves sayIng, 


"Friends, here comes the monk Gotama who had become self-Indulgent, ø1ven 
up the strugsle and gone back to a life of luxury; let us not pay homase to him 


545 


nor øo to øreet him and relieve him of his bowl and robes. However, as he Is 
of noble birth, we wIll prepare a seat ready for him. He wIll sit down 1f he 1s 
so Inclined. " 


As the Blessed One drew near to them, they found themselves unable to keep 
to their aøreement because of his 1llustrious ølory. One went to øreet him and 
receive the bowl, the second one took the robe and the third one prepared the 
seat for him. Another brought water to wash his feet while the other arranged 
a foot stool. But they all regarded the Blessed One as their equal and addressed 
him as before by hIs name Gotama and 1rreverently with the appellation "my 
friend." The Blessed One sat on the prepared seat and spoke to them: 


"Bhikkhus, do not address by the name Gotama nor as friend. I have become 
a Perfect One, worthy of the øgreatest reverence. Supremely accomplished like 
the Buddhas of yore, fully Enlightened. Give ear, Bhikkhus, the Deathless has 
been gained, the Immortal has been won by me. I shall Instruct you and teach 
you the Doctrine. If you practise as Instructed by me, you wIÏl in a short time, 
and In the present life, through your own direct knowledge, real1ze, enter upon 
and abide 1n Arahatship, the nibbana, the ultimate and the noblest goal of the 
Holy life for the sake of which clansmen of good families go forth from the 
household life Into homeless one. " 


"Friend Gotama, even with the abstemIous habits and stern austerities which 
you prac(Iised before, you did not achieve anything beyond meritorIous 
attanments of ordinary men (you were not able to transcend human 
limitatlons. . .ufttarimanussadhamma) nor attain the sublime knowledge and 
Insight of the Noble Ones which alone can destroy the defilements. Now that 
you have abandoned the austerity practices and are working for gaIns and 
benefits, how_ will you have attained such distinction, such higher 
knowledge?" 


Thịs 1s something to thiìnk over. These five Bhikkhus were formerly court 
astrologers who were fully convinced and had foretold, soon after his birth, 
that the young Bodhisatta would definitely attain supreme Enlightenment. But 
when the Bodhisatta gave up privation and stern exertions, they had wrongly 
thought that Buddhahood was no longer possIble. It could be said that they no 
longer believed In theIr own prophecy. They remained Incredulous now that 
the Blessed One declared unequivocally that he had won the Deathless, had 
become a fully Enlightened One, because they held to the wrong notion that 
exfreme ausferity was the right way to Enlightenment. Likewise, nowadays, 


546 


too, once a wrong notIon has been enfertained, people hold fast to 1t and no 
amount of showing the truth wIll sway them and make them believe. They 
even turn against those who attempt to bring them to the right path and speak 
Irreverently and disparagingly of their well-wishers. One should avoid such 
errors and self-deception. 


With great compasslon and pIty for the group of five Bhikkhus, the Blessed 
One spoke to them thus: 


"Bhikkhus, the Perfect One like those of yore 1s not working for worldly øaIns, 
has not given up the strugsle, has not abandoned the true path which eradicates 
the defilements; he has not reverted to luxury” and declared again that he had 
become a Perfect One, worthy of great reverence, supremely accomplished 
and fully Enlightened. He urged them again to listen to him. 


A second time, the øsroup of five Bhikkhus made the same retort to him. The 
Blessed One, realizing that they were still suffering from i1llusion and 
Igenorance, and out of pIty for them gave them the same answer for the third 
time. 


'When the group of five Bhikkhus persisted In making the same remonstrance, 
the Blessed One spoke thus: 


"Bhikkhus, ponder upon this. You and I are not strangers. We had lived 
together for six years and you had waited upon me while Ï was practising 
extreme ausferitles. Have you ever known me speak like this?” 


The five Bhikkhus reflected on this. They came to realize that he had not 
spoken thus before because he had not attained Higher Knowledge then. They 
began to believe that he must have acquired the Supreme Knowledge now to 
speak to them thus. They replied respectfully, 


"No, Reverend Sĩr. We have not known you speak like this before. " 
Then the Buddha said, 


"Bhikkhus, I have become a perfect one worthy of the greatest respect 
(Arahan), supremely accomplished like the Buddhas of yore (Tathagata), by 
my own effort I have become fully Enliphtened (Sammasambuddha), have 
gained the Immortal, the Deathless (anatamadhigatam). Give ears, Bhikkhus, 


547 


I shall instruct you and teach you the Doctrine. If you practIse as 1nstructed 
by me, you wIll in no time and In the present life, through your own direct 
knowledge, realize, enter upon, and abide in Arahatship, the nibbana, the 
ultimate and the noblest goal of the Holy life for the sake of which clansmen 
Of good families go forth from the household life into homeless one.” 


Thus the Blessed One gave them the assurance again. 


The five Bhikkhus got Into a receptIve mood then and prepared themselves to 
listen respectfully to what Buddha would say. They awaIted with eagerness to 
receIve the knowledge to be Imparted to them by the Blessed One. 


What we have stated so far consfitutes relevant events selected from the 
Intermediate Epoch of Introductions. 


We now come to the Recent Past, Introduced by the words “Thus have I 
heard,” which ø1ves an account of how the Blessed One began to set In mofIon 
the Wheel of Dhamma by giIving the first Sermon. 


The time was the evening of the full moon of Waso 2551 years ago as counted 
back from this Burmese era 1324. The sun was about to set but stIll visible as 
a bright, red sphere; the moon, bright yellow, was Just coming up 1n the eastern 
skles. The Commentary on the Mahavagga Samyutta mentions that the first 
sermon was gIven while both the sun and the moon were simultaneouslÌy 
discermible In the sky. 


The audience consisted of only the five Bhikkhus from the human world, but 
the Brahmas numbered 18 crores, and the devas , according to the Milinda 
Panha, innumerable. Thus when the five Bhikkhus together with Brahmas and 
devas, who were fortunate enouph to hear the first Sermon, were respectfully 
awaling with rap(t attention, the Blessed (One began teaching the 
Dhammacakka Sutta with the words: " Dve me, Bhikkhave, anta pabbajitena 
na sevitabba ." 


"Bhikkhus, one who has gone forth from the worldly life should not Iindulge 


1n these two extreme parts (portions, shares) which wIll be presently explained 
(Ime dve anta)." 


548 





5 Anh em Kiều Trần Như đạt quả A-la-hán tại Vườn Nai 


Kaundinya or Kondamna - Ngài Kiều Trần Như 


Early years 


Kaundinya was born before the time of Siddhartha to a wealthy brahmin 
family 1n a town named 1n Donavatthu, near Kapilavastu, and was known by 
his family name. When he was øgrowing up, he mastered the three Vedas at a 
young aøge and excelled in the sclence ofphyslognomy (Thuật xem diện mạo). 


Kaundinya became a young Brahmin scholar in Kapilavastu In the Sakya 
kingdom of King Suddhodana. He was one among the øroup of scholars who 
were Invifted to the royal court to predict the destiny of Crown Prince 
Siddhartha at his naming ceremony. Siddhartha was the first child born to 
Suddhodana and Queen Maya In twenty years of marriage and much 1nterestf 
surrounded the Infant from royal soclety and the public alike. AlI the other 
scholars raIsed two fingers and offered a twofold prediction: That Siddhartha 
would either become a Chakravarti (supreme king) or would renounce the 
world and become a supreme religious leader. Kaundinya was the only one 
that explicitly predicted that Siddhartha would renounce the world to become 
a Buddha, raIsing one finger and stating his prediction. 


Kaundinya thereafter vowed that he would follow when Siddhartha became 
an ascetic to learn from the future Buddhas findinss. In the meantime, 
Suddhodana attempted to foil Kaundinya's prediction because he wanted his 
son to succeed him 1n ruling and expanding the kingdom. Suddhodana made 
InfrIcate arrangements to shield Siddhartha from all worldly suffering In order 
to steer hIis mind away from spIritual matfers, pampering him with all the 
material luxury and sense pleasures that he could find. However, Siddhartha 


549 


[inally persuaded his father to allow him out of the palace to meet his subJects. 
Suddhodana agreed, but attempted to present a sanitised image of human 
exIstence by ordering begøsars, old people and sick people to be kept from the 
streets. DespIte this, Siddhartha saw the four sights which prompted him to 
reevaluate his view of the world. 


Renouncement and Arahanthood 


When Siddhartha was aged 29, he renounced the world to become an ascetic. 
Kaundinya, along with Bharika (Bhaddiya), Baspa (Wappa), Mahanama and 
AsvajIt (AssaJI), (variously described as four of the other scholars who had 
read Siddhartha's future, or the sons of those scholars) followed him Into the 
ascetic lie, with the approval of Suddhodana who was worrled about 
Siddharthas safety. They were known as the Pancavagsgiya (The group of 
FIve) or Pancaka Bhadravargiya (The Group of FIve Fortunate Ones). After 
Siddhartha had mastered all the teachings of Arada Kalama (Alara Kalama) 
and then Udraka Ramaputra (Uddaka Ramaputta), he left and began practIcing 
self mortification along with Kaundinya and his four colleagues at Uruvilva 
(Uruvela). Kaundinya and his colleagues attended to Siddhartha In the hope 
that he would become enlightened through self-mortification. These involved 
self-deprivation of food and water, and exposing themselves to the elements 
to near-death for six years, at which point Siddhartha rejected self- 
mortification. Kaundinya and his colleagues became disillusioned, believing 
Siddhartha to have become a gluton and moved away to Mrgadava 
(Isipatana), near Varanasi to continue their practices. 


After Siddhartha became the enlightened Gautama Buddha, he sought to find 
his former teachers Arada Kalama and Udraka Ramaputra In order to teach 
them. Realising that they had died, the Buddha decided to find Kaundinya and 
his colleagues to share his teachings. Kaundinya and his companions were 
skeptical of Gautama Buddha after his abandonment of asceticIsm, and 
1nitially refused to acknowledge his presence, except to offer a seat on the 
øround. However, the ascefIcs were soon won over when they sensed that the 
Buddha had changed since they left him. Gautama Buddha preached the 
Dhammacakkappavattana Sutta (Pali; SKT., Dharmacakra Pravartana Sutra), 
which deals with the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path, the core 
pIllars of Buddhist teaching regarding the Intrinsic suffering of exIstence and 
how to deal with 1t. Kaundinya reached the SotapatfI stage of arahanthood 
upon hearing this, becoming the first human to comprehend the teachings. The 
Buddha acknowledged this by remarking “annasi vata bho Kondanno 


550 


(meaning "you have realised, Kondanna"). FIve days later, hearing the 
subsequent Anattalakkhana Sutta regarding no-self or soul-lessness (Anatta), 
Kaundinya gained full arahantship. Kaundinya thus became first arahant. 
Having realised arahanthood, he requested the Buddha for permIssion to retire 
from the world, which was granted with the words "ehi bhikkhu”. Kaundinya 
thus became the first bhikkhu (monk) In the Buddha's dispensation, known as 
the sangha. Later, the assembly at Jetavana declared him to be the foremost 
among the first bhikkhus and the disciples of long standing. 


After enlighteniment 


Following the emergence of the sangha, Kaundinya and the other monks 
travelled with the Buddha by foot through the Gangetic plains area of what 1s 
now Bihar and Uttar Pradesh to spread the dharma. Kaundinya helped to 
convert many followers to the Buddhas teaching, the foremost being his 
nephew Punna, born to his sister ManfanI. This occurred while the Buddha 
was at RaJagaha, where he had Immediately gone after first communIcating 
his Realisation In order to honour his promise to show his teachings to King 
Bimbisara. In the meantime, Kaundinya returned to his home town of 
Kapilavastu and ordained Punna. Punna attained arahantship and 500 of his 
clansmen become monks. Punna was later acknowledged by the Buddha as 
the foremost of the discIples in preaching skIlls. 


As one of the senlor monks of Gautama Buddha, some of Kaundinyas 
wrIfInøs and discourses to other monks are recorded 1n the literature. A poem 
ConSIsting of sixteen verses 1n the Theragatha 1s atftrIbuted to him. The first of 
these 1s said to have been recited by Sacca 1n pralse of Kaundinya, after 
Kaundinya had preached the Four Noble Truths to Sacca. In other verses, 
Kaundinya 1s shown admonishing monks who had fallen Into ways contrary 
to Buddhist teaching. Kaundinya also acknowledged his own struggles agaInst 
Mara, the demon who attempted to prevent the enliphtenment of the Buddha. 
Kaundinya was also praised 1n the Udana by the Buddha, who observed his 
deliverance from the destructiveness of craving. 


After a period within the sangha, Kaundinya retired to the Himalayas for the 
last twelve years of his life. This 1s aftrIbuted to two reasons In Buddhist 
literature. The first reason was that Kaundinya considered his presence to be 
a Source Of Inconvenlence for Sariputra and Mogsallana, the two chief 
disciples of The Buddha. As the seniormost member of the sangha, Kaundinya 
lead the monks on the alms-round, but during dharma talks, the two chief 


551 


discIples sat on either side of the Buddha and Kaundinya behind them. The 
two chief discIples were uncomfortable sitting 1n front of Kaundinya, so he 
decided to solve the problem by absenting himself. The other reason to which 
Kaundinyas leave 1s attributed was to spend more qulet time 1n religlous 
practice, which was rendered difficult due to the attention that the sangha 
gaIned from the publlc. 


According to the Samyutta Nikaya, Kaundinya retired to the banks of the 
MandakIni Lake 1n the Chaddanta forest, said to be the abode of the 
paccekabuddhas. It was said that the 8000 elephants 1n the forest took turns to 
catering for his needs. Kaundinya only left once, to farewell Gautama Buddha. 
Kaundinya kissed the Buddha's feet and stroked them with his hands. He 
advised his disciples not to mourn him before returning to the forest to pass 
away the following morning. He was cremated on a large sandalwood pyre 
which was consfructed with the help of the elephants, and the ceremony was 
presided over by Anuruddha, one of the ten chief disciples and five hundred 
other monks. The ashes were later taken to Veluvana, where they were 
enshrined In a silver stupa. 


Tôn Giả KIÊU TRẤN NHƯ - Kaundinya hay Kondanna 


(Vị đệ tử xuất gia và chứng quả A la hán đầu tiên của đức Phật, là thành viên 
đầu tiên của giáo đoàn, có pháp lạp cao nhất) 

Tên của tôn giả, gọi cho đầy đủ là A Nhã Kiều Trần Như (Ajnata Kaundinya 
- Anna Kondanna). Tôn giả vốn là một đạo sĩ Bà la môn trẻ tuổi và cực kỳ 
thông minh ở thành Ca Tỳ La Vệ vào lúc thái tử Tất Tạt Đa (Siddhartha - 
Siddhattha) đản sinh. Thuở ấy, vua Tịnh Phạn đã mời sa môn Kiều Trần Như 
và đông đảo các vị sa môn học rộng tài cao khác vào triều dự lễ đặt tên cho 
thái tử. Trong buổi lễ này, sau khi quan sát tướng mạo đặc biệt của thái tử, 
Kiều Trần Như quả quyết răng, sau này thái tử sẽ hoàn toàn thoát tục và đắc 
quả đại chánh giác. Bởi vậy, về sau, khi nghe tin thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ 
hoàng cung vào rừng xuất gia học đạo, ông đã dẫn theo bốn đạo sĩ thân thiết 
(con của các vị đạo sĩ khác) tên là Bạt Đề (Bhardrika - Bhaddiya), Bà Sư Ba 
(Vaspa -Vappa), Ma Ha Nam (Mahanama) và À Thuyết Thị (Asvajit - Assaji), 
cùng đi tìm thái tử để tu học. Khi đức Cồ Đàm (Gautama - Gotama - tức thái 
tử Tất Đạt Đa) tìm đến đạo tràng của đạo sư Uất Đầu Lam Phất (Udraka 
Ramaputra - Uddaka Ramaputta), ở vùng phụ cận phía Nam kính thành 
Vương Xá, vương quốc Ma Kiệt Đà để xin học đạo, Ngài đã gặp sa môn Kiều 
Trần Như nơi đây. Hai vị sa môn dần dần kính mến nhau về thông minh tài trí 


352 


và đức hạnh thanh cao, mà trở thành tri kỷ của nhau. Không những sa môn 
Kiều Trần Như đã coi sa môn Cô Đàm là một người bạn tri kỷ, mà còn hơn 
nữa, là một bậc thầy; vi sa môn Cô Đàm đã tỏ ra là bậc có trí tuệ siêu việt, 
trong khắp đạo tràng không ai sánh kịp, cả đến thầy của họ là đạo sĩ Uất Đầu 
Lam Phất cũng bái phục. 


Sa môn Cô Đàm đã đạt được thành quả cao tột tại đạo tràng này, ngang với 
đạo sĩ Uất Đầu Lam Phất, nhưng Ngài vẫn không thấy thỏa mãn, vì vẫn chưa 
giải thoát được lưới sinh tử. Cho nên, Ngài đã khéo léo xin từ giã nơi đây để 
tự mình nỗ lực tìm lẫy con đường giải thoát giác ngộ cho chính mình. 


Ngài tìm đến núi Tượng Đầu (Dugsiri), rừng Già Da (Gaya), ở bờ Tây sông 
Ni Liên (Nairanjana - Neranjara), thuộc thôn Ưu Lâu Tân Loa (Uruvilva - 
Uruvela), và chọn nơi đây làm chỗ tu tập. Một thời gian sau, sa môn Kiều 
Trần Như cũng từ giã đạo tràng của đạo sĩ Uất Đầu Lam Phát, dẫn theo bốn 
người bạn, cùng đi tìm đức Cô Đàm. Họ đi lần đến rừng Già Da, và gặp lại 
Ngài. Vì vẫn kính mến và tin tưởng vào khả năng giác ngộ của Ngài, họ đã 
xin ở lại đây để được tu học dưới sự hướng dẫn của Ngài. Ngài cho biết là 
Ngài đang thực tập các phương pháp khổ hạnh đề điều phục thân xác, cả năm 
người đều vui vẻ quyết tâm tu tập theo. 


Sau một thời gian dài tu khổ hạnh một cách triệt để, cả 6 người đều kiệt sức , 
mả trí tuệ vẫn không phát triển thêm, trái lại còn mòn mỏi đi. Một hôm đức 
Cô Đàm tuần tự kiểm điểm lại sự tu tập trong thời gian qua, và bỗng nhiên 
bừng tỉnh. Ngài thấy rõ, con đường khổ hạnh là con đường sai lầm. Hưởng 
thụ dục lạc là một cực đoan, mà hành hạ thể xác cũng là một cực đoan; cả hai 
đều sai lầm, đều không giúp ích được gì cho sự phát triển trí tuệ. Ngài bèn 
quyết định từ bỏ phép tu khổ hạnh triệt để như bấy lâu nay, trở lại ăn uống 
bình thường đề phục hồi sức khỏe, và bắt đầu theo đuôi con đường thiên tập - 
mà Ngài xét thấy, đó mới là con đường chính đáng nhất cho rằng đưa đến đạo 
quả giác ngộ. 


Sa môn Kiêu Trân Như thây đức Cô Đàm ăn uông bình thường trở lại, bỏ việc 
tu khô hạnh và chỉ chuyên tu thiên định, thì nói với bôn người bạn của mình 
răng: 


- Sa môn Cô Đàm đã nửa chừng bỏ đở công phu tu hành. Ông ta bây giờ chỉ 
lo bố dưỡng xác thân và sống những ngày nhàn hạ. Ông ta không còn là kẻ 
đáng cho chúng ta trông cậy nữa. Chúng ta hãy bỏ ông ta và tìm đến nơi khác 
tu hành theo con đường riêng của chúng ta. 


553 


Thế rồi sa môn Kiều Trần Như dẫn bốn người bạn tu, rời bỏ khu rừng núi Già 
Da ra đi. Họ đi sang vườn Nai (Lộc Uyến, Mrgadava - Migadava), gần thành 
Ba La Nại (Varanasi - Baranasi), nước Ca Thi (Kasi), để cùng tu học với nhau. 
Nửa năm sau, bỗng một hôm họ trông thấy đức Cô Đàm tìm đến với họ. Khi 
thấy bóng dáng Ngài còn đang thấp thoáng ở ngoài xa, họ đã bảo nhau là sẽ 
không ra đón tiếp và cũng không cần phải đứng dậy khi Ngài vào tới nơi. Họ 
nÓI: 


- Sa môn Cô Đàm hồi đó đang tu khổ hạnh với chúng ta thì bỏ cuộc nửa chừng. 
Ông ta đã ăn uống và vào ra thôn xóm giao thiệp với người làng, làm cho 
chúng ta hết sức thất vọng. Vậy hôm nay ông ấy đến đây, chúng ta cũng không 
nên đón tiếp nồng hậu làm gì. 


Nhưng kỳ lạ làm sao, sự tình đã không xảy ra đúng như họ dự tính! Khi đức 
Cô Đàm vừa bước vào tới chỗ của họ thì không ai bảo ai, tất cả năm người 
đều mừng vui đứng dậy. Chính sa môn Kiều Trần Như tiến tới trước, đỡ lấy 
chiếc bình bát trên tay Ngài; các vị khác, người thì lây nước rửa chân cho 
Ngài, người thì lây ghế mời Ngài ngồi, người thì lẫy quạt để quạt hầu, người 
thì cuống quít không biết phải làm gì. 


Sau khi rửa mặt, tay, chân, và ngôi xuông ghê, đức Cô Đàm nhìn khắp lượt 
năm người bạn đông tu một cách thân thiết, rôi nói: 


- Này quí vị! Tôi đã tìm ra đạo giải thoát, và tôi sẽ chỉ dạy lại cho quí vỊ. 
Nghe thế, năm người đều nửa tin nửa ngờ. Sa môn Kiều Trần Như lên tiếng: 


- Sa môn Cô Đàm! Trước kia, trong khi đang cùng tu với chúng tôi, hiền hữu 
đã bỏ cuộc nửa đường. Hiền hữu đã ăn cơm, uông sữa, vào ra thôn xóm giao 
tiếp với người làng, thì làm sao hiền hữu có thể tìm được đạo giải thoát, và 
làm sao hiền hữu có thê chỉ dạy cho chúng tôi đạo giải thoát? 


- Sa môn Kiều Trần Như! Hiền hữu đã quen biết tôi từ gần sáu năm nay; trong 
thời gian ây tôi đã từng nói dôi hiên hữu một lân nào chưa? 

- Sa môn Cô Đàm nói đúng! Trong thời gian qua, tôi chưa một lần nào nghe 
hiện hữu nói điêu không phù hợp với sự thật. 

- Vậy, sa môn Kiều Trần Như, quí vị hãy nghe đây! Tôi đã tìm ra được Đạo 


Lớn tồi, và tôi sẽ chỉ dạy cho quí vị. Quí vị là những sa môn đầu tiên trên thế 


554 


gian được nghe giáo pháp mầu nhiệm mà tôi đã thực chứng. Quí vị hãy đem 
hết trí năng thanh tịnh mà trang nghiêm lăng nghe. 


Lời nói của Ngài thật có uy lực lớn, khiên cho cả năm người đêu trở nên thành 
khân. Họ sửa thê ngôi nghiêm chỉnh, và hướng vê Ngài chờ đợi. Sa môn Kiêu 
Trân Như kính cân bạch: 


- Xin sa môn Cồ Đàm đem lòng xót thương mà chỉ dạy cho chúng tôi. 
Đức Thế Tôn từ ái dạy: 


- Này quí vị sa môn! Có hai thái cực mà người tu hành nên tránh: một bên là 
đắm vào sự hưởng lạc nhục thể, và một bên là hành hạ thân xác quá đáng cho 
đến tiêu tụy. Cả hai con đường cực đoan đó đều phá hủy thân tâm. Tôi tránh 
cả hai thái cực kia, và đã tìm ra con đường trung đạo, có thể đem đến trí tuệ, 
an lạc, giải thoát; đó là “con đường của tám sự hành trì chân chính” (Bát chánh 
đạo): thấy biết chân chính, suy nghĩ chân chính, nói năng chân chính, chuyên 
cần chân chính, niệm tưởng chân chính và thiên định chân chính. Này quí vị, 
tôi đã tìm ra và thực hiện con đường của tám sự hành trì chân chính đó, và đã 
đạt được trí tuệ, an lạc, giải thoát... 


Đức Thế Tôn tiếp tục giảng về CON ĐƯỜNG BÁT CHÁNH, rồi khai thị về 
BÓN SỰ THẬT mầu nhiệm. Sa môn Kiều Trần Như chăm chú nghe, và bỗng 
cảm thấy tâm mình bừng sáng. Ông thấy rõ ngay tức khắc con đường giải 
thoát thật sự mà lâu nay ông từng tìm kiếm. Nét mặt ông sáng rỡ chưa từng 
có, khiến cho đức Thế Tôn chỉ ngay vào ông, nói trong niềm hoan hi: 


- Sa môn Kiều Trần Như! Hiền hữu đã thấy rõ! Hiền hữu đã thấy rõ! 
Lập tức, sa môn Kiều Trần Như quì xuống thành khẩn bạch: 


- Sa môn Cô Đàm! Xin Thầy nhận cho Kiều Trần Như làm đệ tử của Thầy. 
Con tin tưởng răng, dưới sự chỉ dạy của Thây, con sẽ đạt thành sở nguyện. 


Bôn vị sa môn kia thây người anh cả của họ làm vậy, cũng lập tức quì xuông 
theo, và cùng xin được làm đệ tử của đức Thê Tôn. 


Bấy giờ, cả năm vị sa môn nhóm Kiểu Trần Như đều tôn đức Cô Đàm làm 
Thây, gọi Ngài là Phật, và gọi giáo pháp do Ngài chỉ dạy là Đạo Phật. Họ từ 
bỏ lối tu khô hạnh cũ, cùng tinh cần tu tập theo sự hướng dẫn của Phật. Chỉ 


xhhì 


trong một thời gian ngăn sau đó, nhờ quyết tâm và tinh chuyên tu học, cả năm 
vị, đầu tiên là Kiêu Trân Như, rôi tiêp đên là bôn vị kia, lân lượt đêu chứng 
thánh quả A la hán, Đức Phật rât hoan hỉ, liên dạy: 


- Này quí thây! Từ hôm nay, chúng ta đã có một đoàn thê xứng đáng được gọi 
là Tăng già. Rồi đây quí thầy cũng sẽ phải cùng với tôi đem hạt giống giác 
ngộ đi gieo rắc khắp mọi nơi. 


Vậy là, nơi vườn Lộc Uyền lúc bấy giờ, sa môn Kiều Trần Như cùng với bốn 
bạn hữu đã trở thành năm vị đệ tử tỳ kheo đầu tiên của đức Phật. Họ cũng là 
năm thành viên đầu tiên của giáo đoàn đức Phật. Riêng tôn giả Kiều Trần Như 
lại còn là vị đệ tử đã chứng thánh quả A la hán đầu tiên của Phật, và trở thành 
vị đệ tử lớn nhất của Ngài lúc bấy giờ. Từ đây, ngôi Tam Bảo đã được xuất 
hiện ở thế gian, với đức Thích Ca Cồ Đàm (Sakya Gotama) là Phật Bảo, giáo 
pháp do Ngài vừa giảng dạy là Pháp Bảo, và năm vị tỳ kheo nhóm Kiều Trần 
Như là Tăng Bảo. 


Vườn Lộc Uyễn lúc đó được col là đạo tràng hành hóa đầu tiên của đức Phật, 
và Ngài đã mặc nhiên giao trách nhiệm trông coi đạo tràng cho tôn giả Kiều 
Trần Như. (Cơ sở vật chất của đạo tràng này vào lúc đó chưa có gì, Phật và 
chư tăng vẫn trú tại các gốc cây rừng hoặc dưới những túp lều mái lá như 
những năm tháng trước đó). 


Sau năm vị trên, cũng chính tại đạo tràng này, đức Phật đã thu nhận chàng 
thanh niên Da Xá (Yasa) cùng 54 người bạn của chàng được xuất gia làm tỳ 
kheo. Tôn giả Kiều Trần Như lại được Phật giao nhiệm vụ chỉ dạy cho họ về 
nếp sông căn bản đầu tiên của đời sống xuất gia, và hướng dẫn họ tu học theo 
giáo pháp của Phật. 


Cũng tại đạo tràng này, để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp độ người 
xuất gia, đức Phật đã cho phép, ở những nơi và vào những lúc không có sự 
hiện diện của Ngài, các vị tỳ kheo được đại diện cho Ngài đề thọ lễ xuất gia 
của những người cư sĩ phát tâm sống đời phạm hạnh. Thừa tôn ý của Phật, tôn 
giả Kiều Trần Như đã trình lên Ngài một đề nghị đơn giản về nghi lễ xuất gia 
như sau: 


- Bạch Thế Tôn! Theo con thì trước tiên cho đương sự cạo sạch râu tóc. Sau 


đó họ được mặc áo ca sa bày vai bên phải, rồi quì xuống chắp tay trước mặt 
vị tỳ kheo truyện giới đại diện cho Phật. Kê tiêp, đương sự đọc lời phát 


556 


nguyện: “Con về nương tựa Phật; con về nương tựa Pháp; con về nương tựa 
Tăng”. Đương sự đọc ba lân như vậy xong là trở thành một vị tỳ kheo. 


Phật dạy: 


- Kiều Trần Như! Nghi thức thây đề nghị hợp lý lắm. Vậy tôi xác định với quí 
thây: một người quì dưới chân một vị tỳ kheo, đọc ba lân lời phát nguyện quay 
vê nương tựa Tam Bảo, thì được trở thành một vì tỳ kheo. 


Tôn giả Kiều Trần Như đã hoàn toàn được đức Phật tin tưởng về mọi mặt: trí 
tuệ, đức độ cũng như khả năng lãnh đạo và giáo hoá. Cho nên, sau đó, không 
lâu, đức Phật đã một mình rời vườn Lộc Uyên để đi Ma Kiệt Đà, giao trách 
nhiệm trông coi đạo tràng Lộc Uyên cho tôn giả gánh vác. Trên đường đi, 
Ngài đã thu nhận ba mươi thanh niên làm đệ tử xuất gia, và bảo họ tìm về 
ngay vườn Lộc Uyên gặp tôn giả để được xuống tóc và hướng dẫn tu học. 


Gần bốn tháng sau, đức Phật tới thành Vương Xá thủ đô nước Ma Kiệt Đà. 
Cùng đi với Ngài có cả ngàn vị tỳ kheo - vốn là ba anh em đạo sĩ Bà la môn 
Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp (Uruvilva Kasyapa - Uruvela Kassapa), thờ thần 
lửa, cùng đồ chúng của họ - mà Ngài đã hóa độ trên đường đi. Phật và chúng 
tăng tạm trú trong một khu rừng cách kinh thành Vương Xá không xa lắm về 
phương Nam. Tăng đoàn bây giờ đã phát triển đến một số lượng đáng kẻ, nhất 
là sau khi hai đạo sĩ Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã dẫn theo hai trăm năm 
mươi đệ tử đến xin Phật cho xuất gia; cho nên tôn giả Kiều Trần Như, từ vườn 
Lộc Uyên đã về đây phụ tá đức Phật trong việc điều hành tăng đoàn. Ngoài 
Kiều Trần Như, bây giờ đức Thế Tôn còn có thêm ba vị đệ tử lớn khác nữa là 
Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Xá Lợi Phất, và Mục Kiền Liên. 

Tại Vương Xá, quốc vương của nước Ma Kiệt Đà là Tần Bà Sa La 
(Bimbisara), sau khi được nghe pháp, đã phát nguyện quy y làm đệ tử tại gia 
của Phật. Để đền đáp công ơn hóa độ này, đức vua đã dâng cúng Phật khu 
rừng tre ở ngoại ô kinh thành về hướng Bắc để xây cất tu viện, làm cơ sở tu 
học và hành đạo cho Phật và giáo đoàn. Chính tôn giả Kiều Trần Như và các 
vị đệ tử lớn khác của Phật đã bàn bạc, hoạch định việc xây cất tu viện, đồng 
thời giúp Phật tổ chức, hướng dẫn tu học và điều hành mọi việc trong tu viện. 
Tu viện được đặt tên là Trúc Lâm (Venuvana - Veluvana). Đó là cơ sở đạo 
tràng rộng lớn và có quy củ đầu tiên của giáo đoàn. 


Từ đây, đạo Phật ngày càng phát triển rộng rãi khắp nơi, từ Ma Kiệt Đà đến 
các vương quôc Ca Thi, Kiêu Tát La (Kosala), Bạt Kì (Vrji - Vajji), Thích Ca 
(Sakya) v.v... cho nên, đức Phật đã không ở yên một nơi nhât định nào, mà 


557 


Ngài phải đi mọi nơi để hành hóa. Bởi vậy, Ngài đã cử tôn giả Kiều Trần Như 
chính thức làm tu viện trưởng và tôn giả Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp làm giám 
viện tu viện Trúc Lâm. Hai vị có hoàn toàn trách nhiệm lãnh đạo và hướng 
dân đại chúng tu học tại tu viện. Đức Phật cũng ban ý chỉ cho tât cả tăng chúng 
đang hành đạo trong vương quôc Ma Kiệt Đà hãy y chỉ vào hai vị tôn giả ây. 
(Do Cư Sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán Văn) 
-—-0Oo--- 
Flabbergast — làm sửng sốt, kinh ngạc 
Flaccid - mềm, nhũn, yếu đuối, uỷ mỊị 
Flagellation — đánh bằng roi, hình phạt bằng roi 
Flail — cái néo, cái đập lúa 
Flamboyance — chói lọi, rực rỡ, sặc sỡ 
Flask — túi đựng thuốc súng 
Flattery — tâng bốc, xu nịnh, bợ đỡ 
Flaw — cơn gió mạnh, cơn bão ngăn 
Fleck - lỗm đốm, đốm sáng 
Fleeting - lướt nhanh, thoáng qua 
Flicker — ánh sáng lung linh, rung rinh 
Flickering — đu đưa, lung linh, nhấp nháy 
Flimsy - mỏng manh, nông cạn, tầm thường 
Flinching — sự do dự 
Flippant - thiếu sự nghiêm trang, khiếm nhã, suồng sã 


Flirt — ve vãn, tán tỉnh 


558 


Flustered - bối rối, nhộn nhịp, náo động 
Flutter — rung động 
Fodder - cỏ khô cho xúc vật ăn 
Foray - cướp phá, đánh phá 
Forbearance — tính chịu đựng, tính kiên nhẫn 
Forcible - bằng sức mạnh 
Foreshorten - vẽ rút gọn lại từ xa đến gần 
Forfeit - tiền phạt, tiền bồi thường 
Forge — lò rèn, xưởng luyện kim 
Forlorn — sad and lonely = đau khổ tuyệt vọng 
Formful and formless — aspects of God are like the obverse (mặt phải) and 
reverse (mặt trái) of one of the same coIn. 
Formless God 1s the basic of God with form. The 
1llustration of the ocean 1s useful. As the ocean, 
water has ...no form; but as waves, 1t has form. 
Fortitude — strength of mind = dũng cảm chịu đựng 
Fortuitous — tình cờ, bất ngờ, ngẫu nhiên 
Fount - suối nước nguồn 
Four distinct classes 1n India at the time of Gotama: 
1. The Brahưmins were the Priestly caste responsibility for the cult, 
they became the most powerful. - 
Giai cấp tăng líứ Bà-la-môn trông nom cúng lê tê tự, giữ kinh 
Phê-dà...nhiêu quyên lực. 


2. The Warrior Ksafriya class was devoted to øgovernment and 
defense. 


359 


Giai cấp vua quan lo về chính trị quân sự. 

3. The Vøz¡syz was farmers and stockbreeders who kept the economy 
afloat. 
Giai cấp canh nông, chăn nuôi lo về kinh tế. 

4. The Sưdras were sÏaves or outcates who were unable to assimilate 
(đồng hóa) into the Aryan system. 
Giai cấp nô lệ không thể hòa hợp với đại đa số. 


Casfe in India 
Varna, Caste, and Other Divisions 


Although many other nations are characterized by social inequality, perhaps 
nowhere else in the world has Inequality been so elaborately construcfed as In 
the Indian 1nstitution of caste. Caste has long existed 1n India, but In the 
modern period 1t has been severely criticized by both Indian and foreign 
observers. Although some educated Indians tell non-Indians that caste has 
been abolished or that "no one pays atfention to caste anymore,” such 
sfatements do not reflect realIty. 


Caste has undergone significant change since Iindependence, but 1t still 
involves hundreds of millions of people. In 1ts preamble, India's constitution 
forbids negative public discrImination on the basIs of caste. However, caste 
ranking and caste-based Interaction have occurred for centurles and wIll 
continue to do so well Iinto the foreseeable future, more 1n the countryside than 
1n urban setfings and more 1n the realms of kinship and marrlage than In less 
personal Interactions. 


Castes are ranked, named, endogamous (In-marryIng) øroups, membershIp In 
which 1s achieved by bĩrth. There are thousands of castes and subcastes In 
India, and these large kinship-based groups are fundamental to South Asian 
soclal structure. Each caste 1s part of a locally based system of Inter- 
dependence with other øgroups, involving occupational specialization, and 1s 
linked In complex ways with networks that stretch across reglons and 
throughout the nation. 


The word caste derives from the Portuguese casíz , meaning breed, race, or 
kind. Among the Indian terms that are sometimes translated as caste are varna, 
JatI, Jat,, biradri, and samaJ. AlI of these terms refer to ranked øroups Of varIous 
sizes and breadth. Varna, or color, actually refers to large divisions that 


560 


include varlous castes; the other terms Include castes and subdIvIsions of 
castes sometimes called subcastes. 


Many castes are traditionally assoclated with an occupation, such as high- 
ranking Brahmans; middle-ranking farmer and artIsan øroups, such as potfers, 
barbers, and carpenters; and very low-ranking "Untouchable” leatherworkers, 
butchers, launderers, and latrine cleaners. There 1s some correlation between 
ritual rank on the caste hierarchy and economic prosperity. Members of 
higher-ranking castes tend, on the whole, to be more prosperous than members 
Of lower-ranking castes. Many lower-caste people live 1n conditions of øreat 
poverty and social disadvantage. 


According to the Rig Veda, sacred texts that date back to oral traditions of 
more than 3,000 years ago, progenItors of the four ranked varna øroups sprang 
[rom varIous parts of the body of the primordial man, which Brahma created 
from clay. Each group had a function 1n sustaining the life of socIety--the 
social body. Brahưmans, or priests, were created from the mouth. They were 
to provide for the Intellectual and spirtual needs of the community. 
Kshafriyas, warriors and rulers, were derived from the arms. TheIr role was 
to rule and to protect others. øishyøs--landowners and merchants--sprang 
{rom the thighs, and were entrusted with the care of commerce and agriculture. 
Shudras--artIisans and servants--came from the feet. TheIr task was to perform 
all manual labor. 


Later conceptualized was a fifth category, "Untouchable” menials, relegated 
to carryIng out very menial and polluting work related to bodily decay and 
dirt. Since 1935 "Untouchables" have been known as Scheduled Castes, 
referring to their listing on øgovernment rosters, or schedules. They are also 
often called by Mohandas Karamchand (Mahatma) GandhI's term HarlJans, or 
"Children of God.” Although the term Untouchable appears 1n literature 
produced by these low-ranking castes, In the 1990s, many politically 
conscIous members of these øroups prefer to refer to themselves as Dalit, a 
Hindi word meaning oppressed or downtrodden. According to the 199] 
census, there were lI38 million Scheduled Casteểề members 1n India, 
approximately I6 percent of the total population. 


The first four varnas apparently existed In the anclent Aryan soclety Of 


northern India. Some historlans say that these categorles were originally 
somewhat fluid functional gøroups, not castes. A greater depree of fixIty 


56] 


øradually developed, resulting 1n the complex ranking systems of medIeval 
India that essentially continue In the late twentieth century. 


Althouph a varna 1s not a caste, when directly asked for their caste affiliation, 
particularly when the questioner 1s a Westerner, many Indians w1ll reply with 
a varna name. Pressed further, they may respond with a muụch more specIÍic 
name of a casfe, or Jati , which falls within that varna . For example, a 
Brahman may specIfy that he 1s a member of a named caste øroup, such as a 
JiJotiya Brahman, or a Smartha Brahman, and so on. Within such castes, 
people may further belong to smaller subcaste categorIes and to speciIfic clans 
and lineages. These finer designatlons are particularly relevant when 
marriages are being arranged and often appear In newspaper matrImonial 
advertisements. 


Members of a caste are typIcally spread out over a reglon, with representafives 
living in hundreds of settlements. In any small village, there may be 
represenfatIves Of a few Or eVen a SCOre Or more castes. 


Numerous groups usually called tribes (often referred to as Scheduled Tribes) 
are also 1ntesgrated 1nto the caste system to varying degrees. Some tribes live 
separately from others--particularly in the far northeast and 1n the forested 
center of the country, where tribes are more like ethnic øroups than castes. 
Some tribes are themselves divided Into øroups similar to subcastes. In 
reøions where members of tribes live In peasant villages with nontribal 
peoples, they are usually considered members of separate castes ranking low 
on the hierarchical scale. 


Inequalitles among castes are considered by the Hindu faithful to be part of 
the divinely ordained natural order and are expressed 1n terms of purity and 
pollution. Within a village, relative rank 1s most graphically expressed at a 
wedding or death feast, when all residents of the village are Invited. At the 
home of a high-ranking caste member, food 1s prepared by a member of a 
caste from whom all can accept cooked food (usually by a Brahman). Diners 
are seated 1n lines; members of a single caste sit next to each other In a row, 
and members of other castes sit In perpendicular or parallel rows at some 
distance. Members of Dalit castes, such as Leatherworkers and SWweepers, may 
be seated far from the other diners--even out 1n an alley. Farther away, at the 
edge of the feeding area, a Sweeper may walt with a large basket to receIve 
discarded leavings tossed 1n by other diners. Eating food contaminated by 
contact with the saliva of others not of the same famnly 1s considered far too 


562 


polluting to be practiced by members of any other castes. Generally, feasfs 
and ceremonies øI1ven by Dalits are not attended by higher-ranking castes. 


Among Muslims, although status differences prevail, brotherhood may be 
stressed. A Muslim feast usually 1ncludes a cloth laid either on clean ground 
or on a table, with all Muslims, rích and poor, dining from plates placed on 
the same cloth. Muslims who wish to provide hospIfality to observant Hindus, 
however, must make separate arrangements for a high-caste Hindu cook and 
ritually pure foods and dining area. 


Castes that fall within the top four ranked varnas are sometimes referred to as 
the “clean castes," with Dalits considered “unclean.” Castes of the top three 
ranked varnas are often designated "twice-born," in reference to the ritual 
I1nitIation undergone by male members, in which Investiture with the Hindu 
sacred thread constitutes a kind of ritual rebirth. Non-Hindu castelike øroups 
generally fall outside these designations. 


Each caste 1s believed by devout Hindus to have 1ts own dharma, or divinely 
ordained code of proper conduct. Accordingly, there 1s often a high degree of 
tolerance for divergent lifestyles among different castes. Brahmans are 
usually expected to be nonviolent and spirtual, according with thetr 
traditional roles as vegetarian teetotaler priests. Kshatriyas are supposed to be 
strong, as fighters and rulers should be, with a taste for agøresslon, eating 
meat, and drinking alcohol. Vaishyas are stereotyped as adept businessmen, 
in accord with thetr traditonal activitles in commerce. Shudras are offen 
described by others as tolerably pleasant but expectably somewhat base 1n 
behavior, whereas Dalits--especially Sweepers--are often regarded by others 
as followers of vulgar life-styles. Conversely, lower-caste people offen vIew 
people of high rank as haughty and unfeeling. 


The chastity of women 1s strongly related to caste status. Generally, the hipgher 
ranking the caste, the more sexual control 1ts women are expected to exhIbIt. 
Brahman brides should be virginal, faithful to one husband, and celibate 1n 
widowhood. By contrast, a Sweeper bride may or may not be a virgin, 
extramarital affairs may be tolerated, and, If widowed or divorced, the woman 
1S encouraged to remarry. For the higher castes, such control of female 
sexuality helps ensure purity of lineage--of crucial Iimportance to maintenance 
Of high status. Among Muslims, too, high status 1s strongly correlated with 
female chastity. 


563 


Within castes explicIt standards are maintained. Transgressions may be dealt 
with by a caste council (panchayat), meeting periodically to adJudicafte 1ssues 
relevant to the caste. Such councils are usually formed of groups of elders, 
almost always males. Punishments such as fines and outcasting, either 
temporary or permanent, can be enforced. ÏÍn rare cases, a person Is 
excommunicated from the caste for øross InÍractlons of caste rules. An 
example of such an 1nfraction might be marryIng or openly cohabiting with a 
mate of a caste lower than one's own; such behavior would usually result in 
the higher-caste person dropping to the status of the lower-casfe person. 


Activities such as farming or trading can be carried out by anyone, but usually 
only members of the approprlate castes act( as prlests, barbers, poffters, 
weavers, and other skilled artisans, whose occupational skIlls are handed 
down 1n families from one generation to another. As with other key features 
Of Indian social structure, occupational specialization 1s believed to be In 
accord with the divinely ordained order of the universe. 


The existence of rigid ranking 1s supernaturally validated through the 1dea of 
rebirth according to a person's karma, the sum of an 1ndividual's deeds In this 
life and 1n past lives. After death, a person's life 1s Judged by divine forces, 
and rebirth 1s assigned 1n a high or a low place, depending upon what 1s 
deserved. Thịis supernatural sanction can never be neglected, because 1t brings 
a person to his or her positlon In the caste hierarchy, relevant to every 
transaction 1nvolving food or drink, speakIng, or touching. 


In past decades, Dalits In certaIn areas (especially 1n parts of the south) had to 
display extreme deference to high-status people, physically keepIing therr 
distance--lest theIr touch or even their shadow pollute others--wearing neither 
shoes nor any upper body covering (even for women) In the presence of the 
upper castes. The lowest-ranking had to Jingle a little bell in warning of theIr 
polluting approach. In much of India, Dalits were prohibited from entering 
temples, using wells from which the "clean” castes drew their wafer, or even 
attending schools. In past centurles, dire punishments were prescribed for 
Dalits who read or even heard sacred texts. 


Such degrading discrimination was made i1llegal under legislation passed 
during British rule and was protested against by preindependence reform 
movementfs led by Mahatma Gandhi and Bhimrao RamJi (B.R.) Ambedkar, a 
Dalit leader. Dalits agitated for the right to enter Hindu temples and to use 
villape wells and effectively pressed for the enactment of stronger laws 


564 


opposing disabiliies Iimposed on them. After independence, Ambedkar 
almost singlehandedly wrote Indias constitution, including key provisions 
barring caste-based discrIimination. Nonetheless, discriminatory treatment of 
Dalits remains a factor In daily life, especially in villages, as the end of the 
twentieth century approaches. 


In modern times, as 1n the past, 1t 1s virtually impossIble for an Iindividual to 
ralse hIs own sfatus by falsely claiming to be a member of a higher-ranked 
caste. Such a ruse might work for a time In a place where the person 1s 
unknown, but no one would dine with or 1ntermarry with such a person or h1s 
offspring until the claim was validated through kinship networks. Rising on 
the ritual hierarchy can only be achieved by a caste as a gøroup, over a long 
period of time, princIpally by adopting behavior patterns of higher-ranked 
øroups. This process, known as SanskrItization, has been described by M.N. 
Srinnvas and others. An example of such behavior 1s that of some 
Leatherworker castes adopting a policy of not eating beef, in the hope that 
abstaining from the defiling practice of consuming the flesh of sacred bovInes 
would enhance therr castes' status. Increased economic prosperIty for much of 
a caste øreatly ailds In the process of Improving rank... James Heitzman and 
Robert L. Worden, editors. India: A Country Study. Washington:GPO for the Library of 
Congress, 1990 


Indian Caste System 
Brahmi 





HỆ THÓNG GIAI CÁP - Xã hội Ấn Độ thời Đức Phật 
565 


Thời cô đại, dân tộc Ân Độ tổ chức guồng máy chính trị theo chính thê Cộng 
hòa. Đên thời Đức Phật ra đời, thì chê độ đó đã bị suy tàn, và được thay thê 
băng chính thê Quân chủ chuyên chê. 


Duy chỉ có hai nước là Magadha (Ma Kiệt Đà) và Kosala (Kiều Tát La) là chế 
độ Cộng hòa vẫn còn tồn tại. Nước Magadha ở phía Nam sông Hằng Hà, đô 
thị của nước này là RaJagrha (thành Vương Xá), vua Tần Bà Sa La (cúng 
dường tinh xá Trúc Lâm). Nước Kosala ở phía Bắc Ấn Độ, đô thị của nước 
này là Sravasti (thành Xá Vệ), vua Ba Tư Nặc (thành Xá Vệ có tính xá Kỳ 
Viên). Hai nước này là trung điểm cho nền văn minh Ấn Độ lúc đương thời 
và rất có quan hệ mật thiết với Phật giáo. 


Phía Đông bắc nước Ma Kiệt Đà có giòng họ Anga (tộc Ương Già) đóng đô 
ở thành Campa (Chiêm Ba); đối diện với nước này có giòng họ Licchavi (tộc 
Ly Xa Tỳ) đóng đô ở thành Vesalì (Phệ Xá Ly). Ngoài ra còn có các giòng họ 
Kasi (Ka Thị), Vaccha (Bà Ta), Malla (Mạt La) cư trụ ở gần nước Kosala 
V.V.. 

Giêng họ của Đức Phật là Sakya (Thích Ca tộc) đóng đô ở thành Ca Tỳ La 
(Kapilavastu), phương Bắc nước Kosala thuộc Trung, An Độ. 

Thời cô đại, dân tộc Ấn Độ rất tôn trọng nghi thức tế tự, kính thần. Lúc đầu 
họ đặt ra người gia trưởng, hoặc tộc trưởng đề giữ việc tế lễ, gọi là chức Ty 
tế. Về sau chức Ty tế này trở thành việc chuyên môn nên được thay thế băng 
các Tăng lữ. Tăng lữ coi việc tế tự chiếm địa vị tối cao; thứ đến gia1 cấp vua 
chúa, nắm quyên thống trị; thứ dân thuộc hạng nông, công, thương ở địa vị 
thứ ba; sau cùng là tiện dân ở địa vị thấp nhất. 


- Bả la môn (sanh ở đầu Thượng Đê): Là hàng giáo sĩ giữ việc cúng tế, chiếm 
địa vị tối cao, cha truyền con nối. Đề thánh hóa hàng Tăng lữ, hầu dễ bề ngự 
trị xã hội, họ quy định cuộc đời của Bà la môn có bốn thời kỳ: 


1. Phạm trí Kỳ (Brahmacarnn): Thời kỳ sinh hoạt học sinh của thời đại thiếu 
niên, từ 7 tới l1 tuôi. Ở tuôi này, phải xuât gia theo thây học tập kinh điện 
Veda, tới khi học nghiệp thành tựu lại được trở vê nhà. 


2. Gia cư kỳ (Grhastha): Thời kỳ sinh hoạt gia đình của thời đại trắng niên. 


Đây là thời kỳ lập gia đình, trông nom con cháu, làm trọn nhiệm vụ tế tự của 
người ø1a trưởng. 


566 


3. Lâm cư Kỳ (Vanaprastha): Kỳ sinh hoạt xuất gia của thời đại tráng niên. Khi 
làm xong nghĩa vụ của gia đình rồi, liền vào chốn thâm sơn để tu luyện thiền 
định, khô hạnh. 


4. Du hành kỳ (Parivra) aka): Thời kỳ sinh hoạt du hành của thời đại lão niên. 
Tới thời kỳ tuổi già cần phải mong cầu cho sự tu hành được thành tựu, thân 
tâm được thanh tịnh, giải thoát, nơi ở không nhất định, nay đây mai đó. Cho 
nên, người tu ở thời kỳ này có tên là khát sĩ (Bhiksu) hay hành giả (Yati). 


Bốn thời kỳ sinh hoạt kể trên là sinh hoạt lý tưởng của giai cấp Bả-la-môn. 
Nêu người nảo tu hành đạt tới chô cứu cánh thì được mọi người trong xã hội 
cung kính tột bậc. 


- Giai cấp Sát đề lợi (sanh ở bụng Thượng Để): Là chỉ cho nhà vua, quan lại, 
cai trị mọi người, cha truyền con nối, ăn trên ngôi trước, xem đất nước là của 
riêng. 


- Giai cấp Phệ xá (sanh ở tay chân Thượng Đề): Gồm cả nông, công, thương, 
sông phải làm việc, có bổn phận cung phụng hai giai cấp trên. 


- Giai cấp Thủ đà la (sanh ở dưới bàn chân của Thượng Để): Kẻ cùng định 
gồm các giống người tiền trú, không được pháp luật bảo hộ, cấm chế không 
cho dự phần tín ngưỡng tôn giáo và tán tụng kinh điển Veda. 


Từ đó gây thành sự tô chức xã hội bất công, dân chúng họ hằng khát vọng có 
bậc thánh nhân xuât hiện cứu đời. 


Đức Phật ra đời 


Đề đáp lại lòng mong mỏi đó, nên đã phát sinh một tôn giáo tha thiết với mục 
đích nhất vị bình đẳng cứu đời, chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập. 

Đức Phật, Ngài không nương vào giòng họ cao thấp để định giá con người, 

mà chỉ nương vào phần phẩm hạnh đạo đức. Đặc biệt, Ngài phủ nhận gia1 câp 
bất công, đem chế độ bình đẳng để đãi ngộ mọi hạng người trong xã hội. Cho 
nên, Ngài chỉ căn cứ vào phần trí tuệ và đức hạnh đề định thứ vị con nĐƯỜI. 
Đến như kẻ tiện dân là ông Uu Ba Ly (Upali), sau khi Đức Phật độ cho xuất 
gia, cũng chứng được đạo quả, mà trở thành “Bậc Trì luật thứ nhất”, là một 
trong sô mười vị đại đệ tử của Phật. Đức Phật không phân biệt kẻ nghẻo, giàu, 

sang, hèn nên trong mỗi kỳ thuyết pháp, trên có các bậc quốc vương, các nhà 
hào phú, dưới đến các cùng dân nghèo khổ cũng đều được thấm nhuần giáo 


567 


pháp. Do đó nên mọi người trong xã hội đương thời, bất luận thuộc giai cấp 
nào cũng đêu ngưỡng mộ cái đức độ từ bị hý xả của Ngài tới cực độ. 


Bức tranh giai cấp 
(Nguyễn Thị Kim Ngân) 


Phật giáo có một lịch sử trên hai ngàn năm, truyền bá đến rất nhiều nước trên 
thế giới. Ngoài năm xứ của Ấn Độ, Phật giáo đã gieo rắc rất nhiều ảnh hưởng 
ở các nơi. Qua mỗi thời đại, Phật giáo tùy theo tình trạng xã hội của mỗi địa 
phương mà có ít nhiều biến thái về bản sắc. Vì thế, muốn nói đến điểm xuất 
phát của đạo Phật, không thể không đi sâu vào bối cảnh lịch sử của Ân Độ 
thời bấy giờ. 


Thuở xưa, dân tộc Ân Độ rất cung kính thần linh, tôn trọng nghi thức cúng tế. 
Lúc đầu, họ đặt ra người G1a trưởng, hoặc Tộc trưởng, đề Ø1ữ việc tế lễ, gọỌI 
là chức Ty tế. Dần dân, chức Ty tế này trở thành việc chuyên môn, nên được 
thay thế bằng các Tăng lữ. Mặc khác, vì theo đả tiễn triển của xã hội, lại phát 
sinh ra bốn chức nghiệp: Sĩ, Nông, Công, Thương. Các nghề nghiệp này dần 
dần trở thành giai cập hóa. Lối phân chia giai cấp đó, mỗi ngày thêm chặt chẽ 
và phân ra thành 4 giai cấp cơ bản: 


Giai cấp Bà la môn (brahmana) là giai cấp cao quý nhất trong xã hội. Những 
người trong giai cấp này phần lớn là những giáo sĩ thông hiểu kinh Vệ Đà biết 
đọc kinh, biết cúng tế, có thể tiếp xúc với thần linh. Khi Phạm Thiên tạo ra 
loài người thì Bà la môn được sinh ra từ miệng Ngài. 


Những người thuộc giai cấp Sát đề lợi (Ksatriya) là những người có quyền 
bính chính trị và quân sự, họ đã được sinh ra từ hai tay của Phạm Thiên. 


Những người thuộc giai cấp Phệ xả (Vaisya) là những người trong giới buôn 
bán, trông tỉa, chăn nuôi và tiêu công nghệ, họ đã được sinh ra từ bắp đùi của 
Phạm Thiên. 


Còn những người thuộc giai cấp Thủ đà (sudra) là những người đã sinh ra từ 
hai bàn chân của Phạm Thiên. Họ thuộc vê giai câp nghèo nhất, phải làm 
những nghề cực nhọc mà người trong ba giai cấp trên không làm. 


Giai cấp Thủ đà là giai cấp thấp nhất rồi mà trong xã hội thời bấy giờ lại còn 
có một tình trạng thấp kém hơn nữa. Đó là hạng ngoại cấp, nghĩa là không 
thuộc vào giai câp nào cả. Những người hạng ngoại câp phải làm nhà ở một 


568 


khu riêng biệt bên ngoài làng. Nghề nghiệp của họ chỉ là những nghề nghiệp 
thấp kém như đồ phân, đắp đường, nuôi heo, giữ trâu, cày ruộng. Ai sinh ra ở 
giai cấp nào thì phải chấp nhận hoàn cảnh của mình. Thân linh đã dạy như 
vậy và kinh điển cũng dạy như vậy. 


Những người thuộc giới ngoại cấp mà nếu lỡ lầm đụng phải một người thuộc 
giai cấp cao thì có thê bị trừng phạt nặng. Đã có người bị đánh bằm tím thân 
thê vì đã lỡ tay đụng nhằm một người Bà la môn. Lỡ tay đụng phải một người 
Bà la môn hay một người Sát đề lợi tức là làm ô nhiễm người ây, và người ây 
phải về ăn chay, nằm đất và sám hối nhiều tuần lễ mới được trong sạch trở lại. 


Hóa ra con vật còn có may mắn hơn cả những người hạng ngoại cấp. Một 
người Bà la môn có thể đụng tới con vật đó mà không bị ô uê, nhưng nếu 
người ấy đụng nhằm người ngoại cấp là ông ta phải về sám hối cả hai ba tuần 
lễ. 


Giáo lý Phật ra đời như là một cuộc đại cách mạng đã phá tan sự phân biệt 
giai cấp rất khắc nghiệt đó. Đức Phật dạy rằng: “Mọi người đối trước chân lý 
đều bình đăng, không có giai cấp trong con người, khi mô hôi cùng mặn, dòng 
máu cùng đỏ”. Đó là ý thức hệ vô cùng nhân bản, đánh tan mọi quan niệm sai 
lầm của xã hội Ấn Độ thời ấy. Đức Phật đã đem ánh sáng bình đăng soi rọi 
vào lòng xã hội, hoàn toàn không phân biệt giai cấp hay sắc tộc, mọi người 
biết tu tập, mọi người biết hướng thiện thì đều được an lạc. 


Điền hình là cầu chuyện về Tu Ni Đà - người đệ tử đầu tiên của Đức Phật 
thuộc về giới ngoại cấp. 


Sau mùa an cư, Phật và giáo đoàn chia nhau đi hành hóa tại các vùng lân cận 
ở thủ đô Xá Vệ. Số người được tiếp xúc với Phật và với giáo đoàn càng ngày 
càng đông. Một hôm nọ, trong khi đi khất thực ở một xóm ven đô năm bên tả 
ngạn sông Hằng, Phật gặp một người gánh phân. Người này thuộc về giai cấp 
hạ tiện. Anh tên là Tu Ni Đà. Tu Ni Đà đã từng nghe nói về Phật và giáo đoàn 
khất sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên anh được trông thấy Phật và giáo đoàn. Tu 
Ni Đà lúng túng. Anh biết anh đang ăn mặc dơ dáy, người anh hôi hám và trên 
vai anh đang gánh một gánh phân người. Tu NI Đà vội vã tránh đường và tìm 
lỗi đi xuống bờ sông, nhưng từ xa Phật đã trông thấy Tu Ni Đà. Người quyết 
tâm độ người gánh phân này. Thây Tu Ni Đà tìm lối đi xuống bờ sông, Người 
cũng tìm lối đi xuông bờ sông để đón đường chàng. Thấy Phật làm như thế, 

thầy Xá Lợi Phất cũng bỏ hàng ngũ của mình đi theo Phật. Thầy Meghiuya, 
thị giả của Phật thấy thế cũng bước theo đại đức Xá Lợi Phất. Tất cả các vị 


569 


khất sĩ khác tuy vẫn còn đứng trong hàng ngũ, nhưng đều nhất loạt dừng lại 
im lặng quan sát. 

Tu Ni Đà luống cuống. Chàng đặt gánh phân xuống, dáo dác nhìn. Phía trên 
đường thì các vị khất sĩ áo cà sa vàng rực đang đứng đây cả đường, phía dưới 
này thì Phật và hai vị khất sĩ đang tiến tới và đi về phía mình. Chắng biết làm 
sao, Tu Ni Đà liền lội xuống nước, đứng chắp hai tay lại. 

Lúc bấy giờ, từ dãy nhà bên sông, dân chúng đã đồ ra đứng nhìn khá nhiều. 
Từ già trẻ trai gái, không ai biết chuyện đang xảy ra, Tu Ni Đà vì sợ làm ô uế 
giáo đoàn đã tìm cách tránh xuông bờ nước, nhưng chàng đã bị Phật chặn 
đường. Chàng nghĩ giáo đoàn này gồm toàn các giới quý phái và làm ô uế 
giáo đoàn là một tội rất lớn không thể nào tha thứ được. Tuy chàng đã lội 
xuống sông, nước ngập tới đầu gối, nhưng gánh phân của chàng vân còn đề 
phía trên bờ nước. Chàng hy vọng Phật và hai vị khất sĩ vì thế mà trở lên phía 
đường trên trở lại. 

Nhưng Phật không trở lên, Người đi tới bờ nước và nói với chàng: 


- Này anh bạn, anh lên trên này đề chúng tôi nói chuyện. 

Tu Ni Đà chắp hai tay vái lia lịa: 

- Bạch đại đức, con không dám! Bạch đại đức, con không dám! 
- Tại sao? Phật dịu dàng hỏi. 


- Con là người thuộc giai câp hạ tiện, con sợ làm ô uê Ngài và giáo đoàn của 
Ngài. 


Phật ôn tồn: 


- Chúng tôi đã đi tu rồi, chúng tôi không còn phân biệt giai cấp. Bạn cũng là 
người như tất cả chúng tôi. Chúng tôi không sợ bị ô uế đâu. Chỉ có tham dục, 
sân hận, và sĩ mê mới làm ô uê được chúng ta, chứ một con người dễ thương 
như bạn thì chỉ cho chúng tôi thêm niêm vui mà thôi. Bạn tên là gì? 


- Bạch ngài, con tên là Tu Ni Đà. 

- Tu Ni Đà, bạn có muốn xuất gia làm khất sĩ như chúng tôi không? 
- Con không dám. 

- Tại sao bạn không dám? 

- Tại vì con thuộc giới hạ tiện ngoại cấp. 


570 


- Tôi đã nói người đi tu không còn phân biệt giai cấp. Tu Ni Đà! Trong đạo lý 
tỉnh thức và trong giáo đoàn khất sĩ, không có sự phân biệt giai cấp. Bạn hãy 
nghe đây. Nước trong các dòng sông như sông Ganga, sông Yamuno, sông 
Actravati, sông Sarabhu, sông Mahi, sông Rohini v.v... một khi đã chảy ra 
biển cả rồi thì đều trở nên biển cả mà không còn giữ lại cá tính và danh hiệu 
riêng biệt của mình. Cũng như vậy, người đi xuất gia dù xuất thân từ giới 
quyền qúy Sát đề lợi (Ksatriya) hoặc giới Bà la môn (brahmana), hoặc các 
giới Phệ xà (Vaisya) và Thủ đả (sudra), hoặc không thuộc giai cấp nào, khi đã 
vào trong giáo đoàn đề tu học theo đạo lý tỉnh thức thì đều phải từ bỏ giai cấp 
và chủng tộc của mình đề trở nên một người khát sĩ. Tu Ni Đà, nếu bạn muốn, 
bạn có thể trở thành một vị khất sĩ như chúng tôi. 


Tu Ni Đà hân hoan vô cùng, chàng chắp hai tay trên trán, thưa: 


- Lạy Phật, chưa có ai nói với con một lời dễ thương như lời Người đã nói. 
Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời con. Con sẽ rất sung sướng nếu 
Phật cho con dự vào hàng ngũ những người xuất gia trong đạo lý của Người. 
Nếu Phật chấp nhận con, con sẽ đem hết lòng thành đê theo Người! 

Phật trao bình bát cho thầy Meghiya. Người bước xuống bờ hồ và đưa tay cho 
Tu Ni Đà bảo chàng nắm lấy. Rồi người bảo thầy Xá Lợi Phát: 


- Xá Lợi Phát! Thầy giúp tôi một tay. Chúng ta tắm gội sạch sẽ cho Tu Ni Đà 
và cho Tu NI Đà xuât gia ngay tại đây, trên bờ nước này. 


Đại đức Xá Lợi Phất mỉm cười. Thầy đặt bình bát của thầy trên bờ sông và 
bước xuống giúp Phật. Tu Ni Đà không cảm thấy thoải mái lắm khi được Phật 
và thầy Xá Lợi Phất kỳ cọ và tắm rửa, nhưng chàng không dám làm phật lòng 
hai người. Phật bảo thầy thị giả lên tìm đại đức Ananda để xin một chiếc y 
khoác ngoài, và người làm lễ xuất gia cho Tu Ni Đà ngay trên bờ sông. Làm 
lễ xuất gia xong, Tu Ni Đà được giao cho đại đức Xá Lợi Phất. Đại đức đưa 
vị khất sĩ mới về tu viện Kỳ Viên, trong khi Phật và giáo đoàn tiếp tục trên 
con đường khất thực. 

Tất cả những gì xảy ra bên bờ sông hôm ấy dân chúng địa phương đều đã 
được chứng kiến. Tin Phật thâu nhận Tu Ni Đà một người làm nghề hốt phân, 
một người thuộc giai cấp hạ tiện vào trong giáo đoàn khất sĩ bắt đầu được loan 
truyền các giới ở thủ đô, nhất là giới tôn giáo, và đã gây xúc động lớn. Chưa 
bao giờ ở vương quốc Câu Tát La (Kosala) này mà một người trong giới ngoại 
cấp như Tu Ni Đà lại được đón nhận và đưa vào hàng ngũ của những nhà lãnh 
đạo tinh thần. Có những người lên án Phật, cho rằng sa môn Cô Đàm bắt chấp 


571 


truyền thống và tập tục xã hội. Có người đi xa hơn, cho là Phật có ý gây đảo 
lộn trật tự xã hội với mục đích phá rối sự trị an trong nước. 

Những bàn tán xôn xao này được vọng về tu viện Kỳ Viên do các giới nam 
nữ cư sĩ cũng có mà do các vị khất sĩ về thuật lại cũng có. Các vị đại đức lớn 
như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp và A Nậu Lâu Đà đã tìm 
cơ hội gặp Phật để bàn về cách đối trị lại những phản ứng của các giới ở thủ 
đô về vụ khất sĩ Tu Ni Đà. Phật bảo các thầy: 

- Quý vị biết rằng sớm muộn gì chúng ta cũng phải chấp nhận vào giáo đoàn 
những thiện nam nữ trong giới ngoại cấp, bởi vì giáo nghĩa của chúng ta là 
giáo nghĩa bình đẳng, không chấp nhận được sự phân chia giai cấp. Ta đã gặp 
khó khăn bây giờ, nhưng nếu ta vượt thắng được thì ta sẽ mở được cánh cửa 
chưa từng được mở ra trong lịch sử, và các thế hệ mai sau này sẽ được thừa 
hưởng công đức. Chúng ta phải có can đảm. 

Đức Phật là một trong những nhà cải cách xã hội tiền phong đã dũng cảm 
thuyết giảng sự bình đẳng giữa COn người và con người trong xã hội, và chỉ 
dạy rằng mọi sự phân chia giai cấp là hoàn toàn sai lầm. Vì vậy, giáo lý của 
Đức Phật đã mang lại một cuộc cách mạng xã hội toàn diện cho quôc gia Ấn 
Độ đây giai cập bất công, cũng như trên toàn thế gIỚI. 

Trong đạo lý giải thoát, không có sự phân biệt giai câp. Trước con mắt người 
giác ngộ, tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng. Máu ai cũng đỏ, nước mắt ai 
cũng mặn, tất cả chúng ta đều là con người. Ta phải tìm cách để mọi người có 
cơ hội như nhau và vươn lên thực hiện hoài bão của mình cũng như hoản 
thành sứ mạng vi nhân của mình. Vì vậy, trong nhiều bài pháp thoại của Phật 
luôn nhắc đến điều này. Phô biến nhất là bài Kinh Phật Thuyết Chăn Trâu. 
Sau bữa cơm trưa ăn trong quán niệm, các vị khất sĩ lặng lẽ đi rửa bát của 
mình và đem trải tọa cụ ngoài trời ngồi quây quần quanh Phật. Tu viện Trúc 
Lâm có rất nhiều sóc. Chúng quanh quần bên các thầy, không có vẻ gì Sợ hãi. 
Nhiều con sóc leo lên trên các thân tre, đưa mắt nhìn xuống. Không ai nói với 
a1 lời nào, ai cũng đang theo dõi hơi thở trong khi chờ đợi Phật mở lời chỉ dạy. 
Phật ngồi trên một chiếc chõng tre, cao hơn mọi người chừng vài gang tay để 
mọi người có thể nhìn thấy. Người đưa mắt nhìn đại chúng một cách từ hòa. 
Người cất tiếng: 

- Hôm nay tôi muốn nói chuyện với đại chúng về việc chăn trâu, và thế nào là 
một em bé chăn trâu giỏi. Một em bé chăn trâu giỏi là một em bé có thê dễ 
dàng nhận ra được trâu của mình, biết hình tướng của mỗi con, biết cách cọ 
xát tăm rửa cho trâu, biết thương yêu trâu, biết tìm bến tốt để cho trâu qua 
sông, biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu, biết bảo trì những vùng 
thả trâu và cuối cùng là biết để cho những con trâu lớn làm gương cho những 
con trâu nhỏ. 


572 


Ngưng một lát Phật tiếp, tiếng nói Người vừa rõ vừa trong. Tuy người chỉ nói 
giọng bình thường, tiêng của Người vân vọng ra rành mạch từng âm, không 
ai là không nghe thây: 


- Này các vị khất sĩ! Một vị khất sĩ giỏi cũng phải làm tương tự như một em 
bé chăn trâu. Nếu em bé chăn trâu biết nhận ra được trâu của mình thì người 
xuất gia cũng phải biết nhận ra được những yếu tố tạo nên sắc thân của mình. 
Nếu em bé chăn trâu biết được hình tướng của mỗi con trâu trong đàn trâu của 
mình thì nguời xuất gia cũng phải thấy được những hành động nào của thân 
của miệng và của ý là những hành động đáng làm và những hành động nảo là 
những hành động không đáng làm. Nếu một em bé chăn trâu biết cách cọ xát 
tắm rửa cho trâu thì người xuất gia cũng phải biết buông xả và gột rửa khỏi 
thân tâm những tham dục, sĩ mê và hờn oán.. . Nếu em bé chăn trâu biết chăm 
sóc các vết thương của trâu thì người xuất gia cũng phải biết hộ trì sáu căn 
của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ý và để cho sáu đối tượng tức là sáu trần 
không thê lung lạc được mình. Nếu em bé chăn trâu biết cách đốt khói un trâu 
để trâu khỏi bị muỗi đốt thì người xuất gia cũng phải đem đạo lý giải thoát để 
dạy cho người chung quanh để họ tránh được những khổ đau dẫn vặt trong 
thân tâm họ. Nếu em bé chăn trâu biết tìm đường đi an toàn cho trâu thì người 
xuất ø1a cũng phải biết tránh những con đường đưa tới danh lợi, sắc dục, quán 
rượu và hý trường. Nếu em bé chăn trâu biết thương yêu trâu thì người xuất 
gia cũng phải biết quý trọng những niềm an vui do thiền tập đưa tới. Nếu em 
bé chăn trâu biết tìm bến tốt cho trâu qua sông thì người xuất gia cũng phải 
biết nương vảo diệu lý bốn sự thật đề biết đến bến bờ. Nếu em bé chăn trâu 
biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu thì người xuất gia cũng phải biết 
rằng bốn lãnh vực quan niệm là mảnh đất tốt nhất đề làm phát sinh giải thoát. 
Nếu em bé chăn trâu biết bảo trì những vùng thả trâu, không tàn hại phá phách 
môi trường nuôi trâu, thì người xuất gia cũng phải cần thận và dè dặt trong 
việc tiếp xúc với quần chúng và thu nhận của cúng dường. Nếu em bé chăn 
trâu biết dùng những con trâu lớn làm gương cho những con trâu con thì người 
xuất gia cũng phải biết nương vào đức hạnh và kinh nghiệm của các bậc thầy 
đi trước... Một vị khất sĩ biết làm đúng theo mười một điều vừa nói thì có thê 
đạt đến quả vị La hán trong vòng sáu năm tu học. 

Xin mượn lời Đức Phật dạy thêm về việc chọn con đường an toàn cho trâu đi 
đề kết luận: 


- Nếu con đường có quá nhiều gai góc, trâu có thê sẽ bị thương và những vết 
thương có thê làm độc. Nếu em bé chăn trâu không biết cách trị thương cho 
trâu thì trâu có thê lên cơn sốt và lăn ra chết. Sự tu học cũng giống như thế. 
Không tìm chánh đạo mà đi thì sẽ bị mang thương tích trong thân thê và tâm 


573 


hồn. Những vết thương do các độc tố tham sân si làm cho ung thối sẽ có thể 
làm hư hỏng cả sự nghiệp giác ngộ. (Nguyên Thị Kim Ngân) 


Đức Phật và người hốt phân 





-=0Ö0--- 





Hinduism 


+ Caste System 
° Caste determines 
dharma 
° Karma is earned based 
on performance of 
dharma 


Karma determines next 
caste in cycle of 
samsara = 
reincarnation 


Brahmin (priests) who 
The Dan earned enough karma 
Untoochiblca to fulfill their dharma 





đọ all the lower-ovder work 
subordinate to all reached moksha 





574 


THE FOUR IMMEASURABLUES - Love, Compassion, Joy and 

Equanmmiy - Tứ Vô Lượng Tầm 
The four Iimmeasurables, also known as the Brahma Viharas (SKt.) are found 
1n one brief and beautiful prayer: 


May all sentient beings have happiness and 1s causes, 

May all sentient beings be free of suffering and 1fs causes, 

May all sentient beings never be separated from bliss without suffering, 

May all sentient beings be In equanimrity, free of bias, attachment and anger. 
The Buddha taught the followIng to his son Rahula (from "Old path white 
clouds” by Thích Nhat Hanh): 


"Rahula, practice loving kindness to overcome anger. Loving kindness has the 
capacIty to bring happIness to others without demanding anything In return. 


Practice compasslon to overcome cruelty. Compassion has the capacIty to 
remove the suffering of others without expecting anything 1n return. 


Practice sympathetic Joy to overcome hatred. Sympathetic Joy arIses when 
one reJoIces over the happiness of others and wishes others well-being and 
SUCC€SS. 


Practice non-attachment to overcome preJudice. Non-attachment 1s the way 
of looking at all things openly and equally. This 1s because that 1s. Myself and 
others are not separate. Do not reJect one thing only to chase after another. 


I call these the four Iimmeasurables. Practice them and you wIll become a 
refreshing source of vitality and happIness for others. " 


LOVE 


The definition of love 1n Buddhism 1s: wanting others to be happy. 
This love 1s unconditional and 1t requires a lot of courage and acceptance 
(including self-acceptance). 


The "near enemy” of love, or a quality which appears similar, but 1s more an 
OpposIfe 1s: conditional love (selfish love). 


The opposIte 1s wanting others to be unhappy: anger, hatred. 
A result which one needs to avoId 1s: attachment. 


"y3 


This defimtion means that love' in Buddhism refers to something quIte 
different from the ordinary term of love which 1s usually about attachment, 
more or less successful relationships and sex; all of which are rarely wIthout 
self-Interest. Instead, in Buddhism 1t refers to detachment and the unselfish 
1nferest in others' welfare. 


'Even ofJering three hundred bowls oƒ ƒood three times a day does not match 
the spIritual merif gatned Im one momenf oƒ love. ' (ÑagarJuna) 


"H there 1s love, there 1s hope that one may have real families, real 
brotherhood, real equanimity, real peace. If the love within your mind 1s losf 
and you see other beings as enemies, then no matter how much knowledge or 
educatlon or materlal comfort you have, only suffering and confuslon wIll 
ensue”. 

(His Holiness the Dalai Lama from "The little book of BuddhIsm') 


Attachment and love are similar In that both of them draw us to the other 
person. But In fact, these two emotions are quite different. When we re 
attached we re drawn to someone because he or she meets our needs. In 
addition, there are lots of strings attached to our affection that we may or may 
not realize are there. For example, I “love” you because you make me feel 
good. I “love” you as long as you do things that I approve of. I “love” you 
because you re mine. You re my spouse or my child or my parent or my 
friend. With attachment, we go up and down like a yo-yo, depending on how 
the other person treats us. We obsess, “What do they think of me? Do they 
love me? Have I offended them? How can I become what they want me to be 
so that they love me even more?” It”s not very peaceful, 1s 1t? We”re defimtely 
sfirred up. 


On the other hand, the love we re generating on the Dharma path 1s 
unconditional. We simply want other to have happIness and the causes of 
happIness without any sftrings attached, without any expectations of what 
these people wIll do for us or how good they'lÏ make us feel. 


Don't Believe Everything You Think: Living with Wisdom and Compassion 
- by Thubten Chodron 


COMPASSION 


The definition 1s: wanting others to be free from suffering. 


576 


Thịs compassion happens when one feels sorry wIth someone, and one feels 
an urge to heÏp. 


The near enemy 1s pIty, which keeps other at a distance, and does not urøe one 
to help. 


The opposIfe 1s wanting others to suffer, or cruelty. 
A result which one needs to avoid 1s sentimentalIty. 


Compasslon thus refers to an unselfish, detached emotion which øIves one a 
Sense of urgency in wanting to help others. From a Buddhist perspective, 
helping others to reduce their physIcal or mental suffering 1s very good, but 
the ultimate goal 1s to extinguish all suffering by stopping the process of 
rebirth and the suffering that automatically comes with living by reaching 
enlightenment. 


The attitude of a so-called Bodhisattva 1s Bodhicitta: this 1s the ultlimate 
compasslonate motivatlon: the wIsh to liberate all sentient beIngs from the 
sufferings of cyclic existence and to become a fully enliphtened Buddha 
oneself 1n order to act as the perfect guide for them. Actually, this could well 
be the most honorable and 1dealistic motivation possIble. 


SYMPATHETIC JOY 
The definition 1s: beIng happy with someone s fortune/happIness. Sympathetic 
Joy here refers to the potential of bliss and happiness of all sentient beIngs, as 


they can all become Buddhas. 


The near enemy 1s hypocrIsy or affectation. 
The opposIfe 1s Jealousy, when one cannot accept the happIness of others. 


A result which one needs to avoid 1s: spaced-out bliss, which can easily turn 
Info lazIness. 


Note: sympathetic Joy 1s a great antIdote to depression for oneself as well, but 
this should not be the main goal. 


By reJoicIng In others' progress on the spIritual path, one can actually share 1n 
theIr posItIve karma. 


“ii 


Sympathetic Joy 1s an unselfish, very positive mental attitude which 1s 
beneficial for oneself and others. In this case, 1t also refers speciIfically to 
reJoIcing 1n the high rebirth and enlightenment of others. 


EQUANIMITY 


Equanimity in Buddhism means to have a clear-minded tranqguIl state of mind 
- not being overpowered by deluslons, mental dullness or agifation. For 
example, with equanimity we do not distinguish between friend, enemy or 
stranger, but regard every sentient being as equal. 


The near enemy 1s Indifference. It 1s tempting to think that Just not carIng' 1s 
equanimity, but that 1s Just a form of egotism, where we only care about 
Ourselves. 


The opposite of equanImity 1s anxIety, WOrry, stress and paranoIa caused by 
dividing people Into 'øood' and 'bad; one can worry forever 1ƒ a good friend 
may not be a bad person after all, and thus spoiling trust and friendshIp. 


A result which one needs to avoid 1s apathy as a result of not caring'. 
Equanimrty 1s the basIs for unconditional, altruistic love, compassion and Joy 
for other's happiness and Bodhicitta. 


When we discriminate between friends and enemies, how can we ever want 
to help all sentIent beIngs? 


Equanimity 1s an unselfish, de-tached state of mind which also prevenfs one 
from doing negatIive actIons. 


"H one tries to befriend an enemy for a moment, he becomes your friend. 
The same thing occurs when one treats a friend as an enemy. 

Therefore, by understanding the Impermanence of temporal relatlons, 

Wise ones are never attached to food, clothing or reputation, nor to friends or 
enemIes. 


The ƒather becormes the son In another lJƒe, 
Mother becornes the wƒỨe, 

Enemy becormnes ƒriend; 

H always changes. 

Therefore there is nothing deƒtmite In samsara. " 


578 


The Buddha 


“The foundation for practicing the seven-point cause and effect method 1s 
cultivating a mind of equanimity. Without this foundation you wIÏll not be able 
to have an Impartial altruistic view, because without equanimity you wIll 
always have partiality towards your relatives and friends. Realize that you 
should not have preJudice, hatred, or desire towards enemies, Íriends, or 
neutral persons, thus lay a very firm foundation of equanimity. " 

(His Holiness the Dalai Lama, from TPath to Bliss: A Practical Guide to Stages 
of Meditation') 


It 1s said that the awareness of a Buddha 1s completely even, like the ocean, 
taking In equally the Joys and sorrows of all people, friends, loved ones, 
relatives, and those never met. This 1s the meaning of a statement made by so 
many of the world's øreat sp1ritual teachers, 


"Love your enemy. ` 


It doesn't mean love the person you hate. You can do that. Love those who 
hate you. 


From 'Buddhism with an Attitude: The Tibetan Seven-Point Mind-Training' 
TỨ VÔ LƯỢNG TÂM 


“Được sanh trong cảnh người thật là hy hữu. 
Đời sông của chúng sanh quả là khôn khô. 
Chớ đê lỡ mắt cơ hội nấy. ” -- Kinh Pháp Cú 


Tứ Vô Lượng Tâm giúp con người trở nên toàn thiện và có lối sống. của bậc 
thánh, trong kiếp hiện tại. Tứ Vô Lượng Tâm có khả năng biến đổi người 
thường ra bậc siêu nhân, phàm ra thánh. Nếu mỗi người đều gắng công trau 
giôi Tứ Vô Lượng Tâm, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, màu da, hay 
nam nữ v.v...quả địa cầu nây sẽ trở thành một thiên đàng trong đó tất cả chúng 
sanh chung sống điều hòa, an vui trong tình huynh đệ, và mỗi người sẽ là một 
công dân lý tưởng trong một thế giới thanh bình an lạc. 


Bốn đức độ cao thượng ấy cũng được gọi là Appamanna (vô lượng). Gọi như 
vậy bởi vì Từ, Bi, Hỷ, Xả rộng lớn bao la, không bờ bên, không biên cương, 


579 


không bị hạn định. Tứ Vô Lượng Tâm bao trùm tất cả chúng sanh, người hay 
thú, không trừ bỏ sanh linh nhỏ bé nảo. 


Dâu theo tôn giáo nào hay hấp thụ văn hóa nào, mỗi người đều có thể trau giôi 
bôn đức độ nhẹ nhàng êm dịu ây đê trở nên một phước lành, cho mình và cho 
kẻ khác. 


1. Tâm Từ (Metta) 


Trạng thái cao thượng đầu tiên là tâm "Từ", tiếng Pali là Metta, Sanskrit là 
Mattri. 


Nghĩa trắng của Metta là cái gì làm cho lòng ta êm dịu hay tâm trạng của 
người bạn tốt. Metta (tâm Từ) được định nghĩa là lòng thành thật ước mong 
tất cả chúng sanh đều sống thật sự an lành hạnh phúc. Metta có khi cũng được 
định nghĩa là lòng mong mỏi chân thành của người bạn hiền, thành thật muốn 
cho băng hữu mình được an vui hạnh phúc. 

Đức Phật khuyên dạy: 


"Tâm Từ phải được rải khắp đồng đều cho mọi chúng sanh, phải bao trùm vạn 
vật, phải sâu rộng và đậm đà như tình thương của bả từ mẫu đối với người con 
duy nhất, chăm nom bảo bọc con, dầu nguy hiểm đến tánh mạng cũng vui 
lòng." - Metta Sutta. 


So sánh tâm Từ với tình mẫu tử trong đoạn kinh Metta Sutta (Từ Bi), Đức 
Phật không nhân mạnh đến lòng trìu mến ít nhiều vị kỷ của người mẹ. Ngài 
chỉ nhằm vào sự mong mỏi thành thật của bà mẹ hiền, muốn cho người con 
duy nhất của mình được sống an lành. Tâm Từ (Metta) không phải sự yêu 
thương thiên về nhục dục, cũng không phải lòng trìu mên, luyến á ái một người 
nảo bởi vì cả hai, tình dục và luyến ái đều là nguyên nhân chắc chắn sẽ phát 
sanh phiền muộn. 


Tâm Từ (Metta) không phải chỉ là tình thương riêng biệt đối với người láng 
giêng, bởi vì người có tâm Từ không phân biệt người thân kẻ sơ. 


Tâm Từ (Metta) không phải chỉ là tình huynh đệ rộng rãi giữa người và người, 
mà phải bao trùm tất cả chúng sanh, không trừ bỏ sanh linh nhỏ bé nào, bởi vì 
loài cầm thú, các người bạn xấu số của chúng ta, cũng cần nhiều đến sự giúp 
đỡ và tình thương của ta. 


580 


Tâm Từ (Metta) không phải là tình đồng chí, không phải tình đồng chủng, 
không phải tình đồng hương, cũng không phải là tình đông đạo. 


Tình đồng chí chỉ biết những người cùng một chí hướng chánh trị, một chủ 
nghĩa, hay một đảng phái, như Dân Chủ, Cộng Hòa, Xã Hội v.v... 


Tình đồng chúng chỉ giới hạn giữa những người cùng một chủng tộc, một màu 
da. Tình đồng hương chỉ có giữa những người cùng một quôc gia. Đôi khi vì 
tình đồng chủng con người nhẫn tâm tàn sát đến đàn bà và trẻ con, chỉ vì 
những người vô tội nầy không được diễm phúc có đôi mắt xanh và mớ tóc 
vàng như họ. Người da trắng có cảm tình riêng với người đa trắng. Người da 
đen có cảm tình riêng với người da đen, người da vàng với người da vàng, 
người da đỏ với người da đỏ v.v...Cũng có khi vì một mặc cảm nào, một dân 
tộc đem lòng nghi ky và lo sợ một giống dân khác. Lắm lúc, để chứng minh 
rằng dân tộc mình cao trồi hơn dân tộc khác, con người không ngần ngại dùng 
những phương tiện tàn ác như gây chiến tranh, dội bom nhả đạn, tiêu hủy cả 
triệu sanh linh. Nhân loại ngày nay vẫn không bao giờ có thê quên những thảm 
trạng đã xảy diễn trong thời Thế Chiến Thứ Nhì vừa qua. 


Cùng trong một quốc gia, cũng có những tâm trạng hẹp hòi, hợp lại thành từng 
nhóm để gây nên cái mà chúng gọi là tình huynh đệ giữa những người cùng 
một giai câp xã hội, một thứ tình thương chỉ năm vỏn vẹn trong phạm vi nhỏ 
hẹp của một số người có quyên thế, để đàn áp một hạng người khác đến độ 
không cho phép họ hưởng những nhân quyền sơ đẳng, chỉ vì những người nầy 
rủi ro phải sanh trưởng trong một giai cấp hạ lưu. Chính hạng người thượng 
lưu kia mới thật đáng thương hại, vì họ là những người chỉ biết sống hẹp hòi 
bưng bít. 


Tâm Từ (Metta) cũng không phải là tình huynh đệ giữa những người cùng 
một tôn giáo. Bởi sự hiểu biết hẹp hòi, gọi là "tình đồng đạo", bao nhiêu đầu 
người đã rơi, bao nhiêu vĩ nhân đã bị tù đày và đối xử khắc nghiệt. Bởi tình 
đồng đạo hẹp hòi, bao nhiêu người phải bị thiêu sống một cách tàn nhẫn chỉ 
vì tội thành thật nói lên ý tưởng của mình. Bao nhiêu hành động hung bạo, 
bao nhiêu chiến tranh tàn khốc, đã làm hoen ố lịch sử nhân loại cũng vì tình 
đồng đạo hẹp hòi. Cho đến thế kỷ thứ hai mươi nầy mà người ta cho là sáng 
suốt, nhân loại vẫn còn chứng kiến những vụ tranh chấp võ trang mà nguyên 
nhân chỉ vì những người theo tôn giáo nây không ép buộc được những người 
khác tư tưởng như mình. Con người ghen ghét nhau, thù hận nhau, chém giết 
lẫn nhau, chỉ vì không cùng chung sông được với nhau dưới một nhãn hiệu. 


581 


Nếu vạn nhất, vì không đồng tín ngưỡng mà những người khác tôn giáo với 
nhau không thê nhìn nhau như anh chị em trong một đại gia đình, thì sứ mạng 
của tât cả các vị giáo chủ trên thê gian nây hăn thật đã thảm bại chua cay. 


Tâm Từ êm dịu vượt hăn lên trên các tình huynh đệ hẹp hòi ấy. Phạm vi của 
tâm Từ không bờ bến, không biên cương, không hạn định. Tâm Từ không có 
bất luận một loại kỳ thị nào. Nhờ tâm Từ mà ta có thể xem tất cả chúng sanh 
là bạn hữu, và khắp nơi trên thế gian như chỗ chôn nhau cắt rún. 


Tựa hồ như ánh sáng mặt trời, bao trùm vạn vật, tâm Từ cao thượng rải khắp 
đồng đều phước lành thâm diệu cho mọi người, thân cũng như sơ, bạn cũng 
như thù, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, hư hèn hay đạo đức, 
người hay thú. 


Người có tâm Từ vô lượng vô biên như thế ấy là Đức Phật, Ngài đã tận tâm 
tạo an lành hạnh phúc cho tất cả những người thân yêu kinh mộ Ngài cũng 
như những người ganh ty, oán ghét, và những người âm mưu ám hại Ngài. 

Tâm Từ của Đức Phật đối với Rahula (La Hầu La), con Ngài, không có chút 
gì khác hơn là đối với Devadatta (Đề Bà Đạt Đa), người đã coi Ngài là thù 
nghịch và với Đại Đức Ananda (A Nan), vị thị giả thân tín rất kính mến Ngài. 


Tâm Từ bao la rộng rãi, đồng đều, đối với chính mình cũng như đối với những 
người thân cận, những người không quen biết, và những người có ác ý với 
mình. Như chàng kia đi trong rừng với một người bạn, một người không quen 
biết, và một người thủ, gặp một tướng cướp dữ tợn. Tên cướp quyết định phải 
giết một người. Nếu anh chàng chịu hy sinh mạng sống để cứu các bạn đồng 
hành thì ra anh thiếu tâm Từ đối với chính mình. Nếu anh tính rằng một trong 
ba người kia đáng chịu hy sinh thì anh lại không có tâm Từ đối với người ấy. 


Đặc điểm của tâm Từ thật sự là như vậy. Có lòng từ ái vô biên đối với người 
khác không có nghĩa là phải quên mình. Hy sinh mạng sống mình vì một lợi 
ích nào là một đức độ cao thượng khác, và không chấp ngã lại là một loại tâm 
cao thượng khác nữa. Đó là quan điểm tế nhị mà ta không nên lẫn lộn. Người 
thực hiện tâm Từ đến mức củng tột sẽ thấy mình đồng hóa với tất cả chúng 
sanh, không còn sự khác biệt giữa mình và người. Cái gọi là "Ta' lần lần mở 
rộng, lan tràn cùng khắp càn khôn vạn vật. Mọi sự chia rẽ đều tiêu tan, biến 
mất như đám sương mờ trong nắng sáng. Vạn vật trở thành một, đồng thể, 
đồng nhất. 


582 


Thật ra không có danh từ Anh ngữ nào tương đương để diễn tả đúng nghĩa 
chữ "Metta" nhẹ nhàng êm dịu trong tiêng Pali. Thiện ý, từ ái, hảo tâm, bác 
á1, là những danh từ được xem là gân đông nghĩa nhât với Metta. 


Nghịch nghĩa với Metta là sân hận, ác ý, thù oán, ghen ghét. Tâm Từ và sân 
hận không thê phát sanh cùng một lúc. Thù oán cũng không thê chứa đựng 
Mettta. 


Đức Phật dạy: 
"Không thẻ lấy thù oán đề diệt sân hận, chỉ có tâm Từ mới dập tắt lòng sân." 


Không những dập tắt được lòng sân, tâm Từ, Metta còn diệt trừ các mầm tư 
tưởng bất thiện đối với người khác. Người có tâm Từ (Metta) không bao giờ 
nghĩ đến làm hại, làm giảm giá trị, hoặc bài xích ai, không bao giờ sợ ai, cũng 
không bao giờ làm aI sợ. 


Kẻ thù gián. tiếp thường mang lốt bạn của tâm Từ một cách sâu ân bất ngờ là 
lòng trìu mến vị kỷ. Nếu quan niệm không đúng, tâm Từ có thê dễ dàng trở 
thành luyến ái. Kẻ thù gián tiếp này thật là tế nhị mà cũng thật hiểm độc. Nó 
hành động như người ân núp trong rừng sâu hay ở sau một sườn núi để chờ 
cơ hội ám hại một người khác. Trìu mên đem lại đau khổ. Tâm Từ chỉ tạo an 
lành hạnh phúc. 


Đây là điểm tế nhị mà ta không nên hiểu lầm. Cha mẹ thương yêu trìu mến 
con, con trìu mến thương yêu cha mẹ; vợ mến chồng, chồng mến vợ. 


Tình thương và tâm luyến ái giữa những người thân yêu là lẽ thường, là một 
sự kiện tự nhiên. Thế gian không thê tồn tại nếu không có tình thương. Nhưng 
tình thương luyến ái luôn luôn ích kỷ, hẹp hòi, không sánh được với tâm Từ 
là tình thương đồng đều đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ bao la. Do đó 
tâm Từ không đồng nghĩa với tình thương ích kỷ. 


Cố ý mong muốn làm cho kẻ khác được yên vui là đặc điểm quan trọng của 
tâm Từ. Người có tâm Từ luôn luôn cô găng tạo an lành cho tất cả chúng sanh, 
chỉ thấy những gì tốt đẹp nơi mọi người và không bao giờ nhìn phần xấu xa 
hư hỏng của một aI. 

Tâm Từ đem lại nhiều quả phúc: 


583 


1) Người có tâm Từ luôn luôn ngủ được an vui. Ngủ với tâm trạng thơ thới, 
không giận hờn, không lo âu sợ sệt, tự nhiên giác ngủ sẽ đến dễ dàng. Mỗi 
người đều có thể kinh nghiệm. Người có tâm Từ nhắm mắt là ngủ, và ngủ 
ngon lành. 


2) Khi đi ngủ với tâm từ ái an lành, tự nhiên lúc tỉnh giấc, thức dậy cũng với 
tâm an lành. Người từ ái bi mân thường ngủ dậy với gương mặt vui vẻ. 


3) Người có tâm Từ không bị những điềm chiêm bao mộng mị khuấy rầy tâm 
trí, không thấy những điều xấu xa, ghê tợn. Trong khi thức, lòng đầy tâm Từ 
thì trong lúc ngủ cũng thanh bình an lạc. Dầu có năm mộng cũng thấy điều 
vui vẻ an lành. 


4) Người có tâm Từ đôi với kẻ khác, tât nhiên sẽ gặt hái những cảm tình ưu ái 
Của mỌI người. 


Khi nhìn vào gương, nếu mặt ta vui vẻ hiền lành, phản ảnh của nÓ SẼ hiền lành 
vui vẻ. Trái lại nêu mặt ta cau có quạu quọ, phản ảnh của nó ắt cũng cau có 
quạu quọ. Cùng một thế ấy, thế gian bên ngoài là phản ảnh của những hành 
vi, tư tưởng, thiện hay ác của con người. Người hèn hạ xấu xa chỉ biết nhìn 
vào tội lỗi của kẻ khác, những gì tốt đẹp thì không màng biết đến. 

Một thi hào người Anh đã viết ra những dòng thơ rất đẹp đẽ và thâm thúy, có 
nhiều ý nghĩa: 


"Tôi nhìn anh tôi qua Kính Hiển Vi của sự Chỉ Trích 
Và tôi nói, "Anh tôi quả thật thô lỗ!" 

Nhìn anh tôi qua Kính Viễn Vọng của sự Khinh Bỉ 
Và tôi nói, "Anh tôi quả thật bé nhỏ thấp hèn!" 

Rồi tôi nhìn vào 'Tắm Gương Chân Lý' 

Và tôi nói, "Anh tôi thật giống hệt như tôi!" 


Trong con người tốt nhất cũng có những điểm khiếm khuyết, mả trong con 
người xấu nhất cũng có những điểm tốt. Tại sao ta chỉ tìm phần xấu xa tội lỗi 
mà không đề ý đến phần tốt của người? Nếu mỗi người đều nhìn vào phần tốt 
đẹp của nhau, nhân loại đã tìm được nguồn hạnh phúc dồi dào vậy. 


5) Người có tâm Từ chắc chăn là bạn thân của nhân loại mà cũng là bạn thân 
của tất cả chúng sanh. Loải cầm thú cũng lấy làm vui thích được sống gần 
những bậc hiền nhân đạo đức. Các vị tu sĩ sông đơn độc một mình ở chốn 
rừng sâu, giữa đám sài lang hồ báo, chỉ nhờ có tâm Từ đề tự bảo vệ. 


584 


6) Do năng lực của tâm Từ (metta) thuốc độc không hại được hành giả, ngoại 
trừ trường hợp người ây phải trả một nghiệp xâu đã tạo trong quá khứ. 


Vì tâm Từ (metta) là một năng lực dũng mãnh, khi được thực hành đúng mức 
có khả năng đổi đữ ra lành. Cũng như tư tưởng oán ghét thù hận có thê tạo 
nên những chất độc ảnh hưởng đến cơ thể con người, cùng thế ấy tâm Từ có 
thể tạo ảnh hưởng an lành giúp hành giả thêm sức khoẻ. Tư tưởng độc ác đầu 
độc con người. Tư tưởng trong sạch giúp cơ thể con người trở nên lành mạnh. 


Kinh sách có chép lại chuyện bà Suppiya, một tín nữ giàu lòng bi mẫn và có 
tâm đạo nhiệt thành. Bà Suppiya mang một vết thương nặng trên về. Hôm nọ, 
Đức Phật đi bát đến trước nhà, được chồng bà cho biết rằng bà đang lâm bệnh 
không thê ra đảnh lễ Ngài. Đức Phật bảo cứ đưa bà ra. Bà cố găng đi lần ra 
cửa. Vừa thấy mặt Đức Phật, vết thương của bà bỗng dưng lành lại, bà trở nên 
mạnh khỏe như thường. 


Chính lòng thành kính trong sạch của bà khi được diện kiến Đức Phật, hợp 
với năng lực của tâm Từ mà Đức Phật rải đên, đã cứu bà khỏi bệnh. 
Một đoạn kinh khác thuật rằng khi Đức Phật trở về quê nhà lần đầu tiên, con 


Ngài là Rahula (La Hầu La), lúc ấy vừa lên bảy, đến gần Ngài và bạch: 


"Bạch Đức Sa Môn, chỉ cái bóng của Ngài cũng đủ làm cho lòng con mát mẻ 
lạ thường." 


Tâm Từ của Đức Phật bao trùm lây cậu bé Rahula và có một năng lực hâp dân 
mạnh mẽ làm cho cậu vô cùng cảm kích. 


7) Người có tâm Từ luôn luôn được chư Thiên hộ trì. 


8) Tâm Từ được an trụ đễ dàng vì không bị những tư tưởng trái ngược khuấy 
động. 


Với tâm thanh bình an lạc, người có tâm Từ sẽ sông ở cõi trời, và cõi trời ây 
chính ta tạo ra. Chí đên những ai lân cận tiêp xúc với người có tâm Từ cũng 
chứng nghiệm được phước lành ây. 


9) Người có tâm Từ gương mặt tươi sáng vì gương mặt là phản ảnh của nội 
tâm. Lúc giận, máu trong cơ thê chạy mau gâp đôi ba lân lúc bình thường, trở 
nên nóng, dôn lên làm đỏ mặt tía tai. Tâm Từ trái lại làm cho tĩnh thân vui vẻ, 


585 


thân có cảm giác thoải mái an lành, máu được thanh lọc trong sạch và gương 
mặt hiên từ dễ mên. 


Kinh sách chép rằng sau khi Đức Phật thành tựu Đạo Quả Phật, trong lúc ngồi 
tham thiền, suy niệm về pháp Nhân Quả Tương Quan (Patthana), tâm hoàn 
toàn an trụ và máu trong cơ thể tuyệt đối thanh tịnh, lúc ấy từ bên trong pháp 
thân Ngài phát tủa ra những ánh hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, và màu cam, 
bao phủ châu thân Ngài. 


10) Người thâm nhuân tâm Từ đến lúc lìa đời cũng được an vui, vì trong lòng 
không chứa châp tư tưởng sân hận. Sau khi tắt thở, gương mặt tươi tỉnh ây là 
phản ảnh của sự ra đi thanh bình an lạc. 


11) Chêt an vui, người có tâm Từ sẽ tái sanh vào cảnh giới nhàn lạc. 
Nêu đã đặc Thiên (Jhana), người ây sẽ tái sanh vào cảnh giới của chư Phạm 
Thiên. 


Năng Lực Của Tâm Từ (Metta) 


Ngoài những lợi ích có tánh cách vật chất, tâm Từ còn có năng lực hấp dẫn 
mạnh mẽ phi thường. Tâm Từ có thê gieo những ảnh hưởng tốt đẹp từ xa đến 
một người khác. Mọi người đều cảm thấy yên vui khi ở gần người lành. 

Một hôm, Đức Phật đến chỗ nọ. Trong hàng các thân hào đến đảnh lễ Ngài, 
có một trưởng giả tên Roja, trước kia là bạn thân của Đức Ananda. Thấy Roja, 
Đại Đức Ananda nói: "Sư lẫy làm vui mà thấy Roja hôm nay đến đây đảnh lễ 
ra mắt chào mừng Đức Phật." Roja liền trả lời: "Thật ra không phải tôi đến 
đây đề tỏ lòng thành kính Đức Phật. Sở dĩ tôi đến đây hôm nay là vì chúng tôi 
đánh cuộc với nhau rằng người nào không đến đảnh lễ Đức Phật sẽ bị phạt 
năm trăm đồng vàng. Chính vì sợ mắt tiền mà tôi đến." 


Đức Ananda lấy làm thất vọng, đến bạch tự sự cho Đức Phật rõ và xin Ngài 
tê độ người bạn thân của mình. Đức Phật liên rải tâm Từ đên RojJa, rôi trở về 
tịnh thất. 


Lúc ấy Roja thấy khắp châu thân mình đượm nhuần một luồng cảm xúc mát 
mẻ lạ thường dường như từ Đức Phật đưa đến. Bị cảm kích quá mạnh, chàng 
không thể cưỡng kháng lại ý muốn gặp ngay Đức Phật. Không khác nảo bò 
con chạy theo mẹ, Roja chạy vào chùa, từ tịnh thất nây đến tịnh thất kia, để 
tìm Đức Phật. Được chỉ dẫn đến nơi, RoJa gỏ cửa. Cửa vừa mở, ông lật đật 
đảnh lễ Đức Phật, rồi nghe Đức Phật giảng Pháp và xin quy y. 


586 


Đó là một trường hợp cho thấy rằng tâm Từ có sức hấp dẫn thật mạnh mà mỗi 
người đều có thê tu tập, tùy theo khả năng của mình, vì cũng như các đức tánh 
khác trong Tứ Vô Lượng Tâm, tâm Từ luôn luôn tiềm tàng ngủ ngầm bên 
trong mọi người. 


Trong một tích chuyện khác, có người muốn hại Đức Phật, cho voi uống rượu 
đến say rồi lùa chạy ngay lại phía Ngài. Con voi hung tợn cắm đầu chạy đến 
Đức Phật, định làm dữ. Thản nhiên, Đức Phật rải tâm Từ đến voi và chế ngự 
trong khoảnh khắc. 


Mẫu chuyện hứng thú sau đây có thể được tường thuật nhằm cho thấy đến 
mức độ nào một vị Bô Tát có thê rải tâm Từ vô lượng đên người cha đã hạ 
lệnh giêt Ngài. Mặc dâu trẻ tuôi Bô Tát nghĩ như thê nây: 


"Đây là cơ hội quý báu đề ta thực hành tâm Từ. Đứng trước đây là cha ta. Mẹ 
ta đang khóc than thê thảm. Kìa là đao phủ sẵn sàng hành quyết ta, và ta đây 
là nạn nhân đang đứng ở giữa. Ta phải rải tình thương đồng đều đến tất cả bốn 
người. Ngưỡng nguyện cha ta khỏi phải chịu quả xâu do hành động hung ác 
nây gây ra. Mong cầu cha ta, mẹ ta, tên đao phủ, và ta, được hạnh phúc an vui, 
không đau khổ, không tật bệnh, không gây oan trái. Nhờ năng lực tâm Từ nây, 
ngưỡng nguyện rằng ngày kia ta sẽ thành Phật." 


Trong vô lượng tiền kiếp, một ngày kia, khi Đức Phật còn là Bồ Tát, đang 
hành Nhẫn Nhục Ba La Mật trong ngự uyễn. Hôm ấy nhà vua say rượu. Muốn 
thử xem hạnh nhẫn nhục của Ngài đến đâu, vua truyền lệnh cắt tay và chân 
Ngài. Ngài vẫn điềm nhiên, lặng lẽ hành pháp nhẫn. Vua lấy làm tức giận, 
dùng gót chân đá vào ngực Ngài. Ngài ngã gục trên vũng máu, hoi hóp thở 
những hơi thở cuối cùng, nhưng lòng vẫn bảo lòng: 


"Người như ta không bao giờ sân hận, oán thù." 


Một vị tỳ khưu xứng đáng phải có tâm Từ rộng rãi bao la. Không đào đât, 
cũng không bảo người đảo, vì sợ rủi ro làm chêt côn trùng. VỊ tỳ khưu chân 
chánh cũng không uông nước chưa lọc. Lời dạy sau đây của Đức Phật cho ta 
một ý niệm thê nào là tâm Từ mà một vị tỳ khưu nên có: 

"Nêu có bọn cướp hung tợn dùng cưa cưa con ra từng mảnh và nêu con sanh 


tâm tức giận hoặc căm thù kẻ cướp, chính lúc ây con đã không thực hành lời 
dạy của Như LaI." 


587 


Quả thật rất khó mà chịu đựng và nhẫn nại đến mức ẫy. Nhưng đó là mức 
sông lý tưởng mà Đức Phật trông đợi hàng đệ tử Ngài cô găng thành đạt. 
Chính Đức Phật đã nêu gương lành cao thượng. Ngài dạy: 


"Như đàn voi lâm trận không kê lằn tên mũi đạn, ta phải can đảm chịu đựng 
những điều bất hạnh của đời. Phần lớn nhân loại sống ngoài khuôn khô giới 
luật. Ta phải có thái độ của đàn voi lâm trận: mạnh tiến giữa rừng gươm đao 
giáo mác, bình tĩnh hứng lấy những nỗi chua cay của đời, và thản nhiên vững 
bước trên đường phạm hạnh." 


Chúng ta đang sông trong một thế gian hỗn loạn, giữa những tình thế căng 
thắng và luôn luôn lo sợ hiểm họa chiến tranh. Các quốc gia ngày nay ráo riết 
võ trang chồng đối lẫn nhau và nhân loại không ngớt phập phông chờ đợi một 
loại võ khí nguyên tử thình lình từ không trung rơi xuông. 


Trong giờ phút nầy, thế gian ắt đang trông đợi một tâm đại từ đại bi cứu khô 
để mỗi người được sống an lành trong cảnh thái bình, thuận hòa trong tình 
huynh đệ. 


Ta lại tự hỏi: "Trước sự hăm dọa của bom đạn, trên thực tế có thế nào ta bình 
thản thực hành tâm Từ được không?" Một người thường có thể làm gì để 
chống lại đám mưa bom? Trong tay không có một món vũ khí, người dân 
thường có thể làm gì để chặn đứng lăn tên mũi đạn? 


Trước cái chêt sắp đên, tâm Từ của Phật Giáo là một khí giới ôn hòa và hữu 
hiệu đê ngăn ngừa bom đạn. 
Nêu các quôc gia hiêu chiên khứng chịu đem tâm Từ thay thê vũ khí đê cai trị 


thế gian bằng công lý và tình thương, thay vì bạo lực cường quyền, thì nhân 
loại ăt được an cư lạc nghiệp và hạnh phúc lâu dải. 


Gác qua một bên những vấn đề quan trọng mà chính ta không thê giải quyết, 
ta nên quan tâm đên riêng phân ta và phân còn lại của nhân loại băng cách tận 
lực chuyên cân trau giôi và phát triên phâm hạnh từ ái (metta) dịu hiên. 


Thực Hành Tâm Từ (Metta) Như Thế Nào? 
Sau đây là một vải chỉ dân thực tê đê thực hành tâm Từ. 


Trước tiên hành giả phải gieo trồng tâm Từ cho chính mình. Muốn vậy, phải 
rải khắp châu thân và tâm những tư tưởng an vui hạnh phúc. 


588 


Hành giả tưởng niệm: 


"Tâm tôi rất yên tĩnh, thân tôi rất an vui. Tôi không bệnh hoạn, không phiền 
não, không lo âu, không sân hận. Tôi thể hiện tâm Từ. Hào quang từ ái bao 
phủ chung quanh tôi dập tắt mọi tư tưởng ích kỷ, mọi xúc động thù nghịch. 
Tôi không còn cảm xúc trước cơn xung nộ xấu xa của kẻ khác. Tôi lẫy tốt đáp 
xấu, lây tâm Từ trả lại lòng sân hận." 


Hãng ngày rèn luyện tình thân như thê, dân dân hành giả trở nên vô cùng 
quảng đại, quên tât cả những điêu xâu xa của kẻ khác và giữ tâm hoản toàn 
trong sạch, không còn bợn nhơ sân hận, oán thù. 


Ánh sáng hạnh phúc tủa ra khắp châu thân, hành giả ban rải hạnh phúc ấy đến 
người khác băng những tư tưởng an lành và băng những hành động vị tha, thê 
hiện tâm Từ trong cuộc sông hăng ngày. 


Khi tâm được an vui và không bị những tư tưởng sân hận làm chao động, hành 
giả sẽ dễ dàng rải tâm Từ đến cho kẻ khác. Ta không thể cho ai một vật mà 
chính ta không có. Trước khi muốn làm cho người khác được an vui, chính 
hành giả phải được an vui, phải biết làm thế nào cho mình được an vui. Hành 
giả rải tâm Từ đến thân bằng quyến thuộc, riêng từng người, rồi đến toàn thê, 
và ước mong mọi người đều lánh xa phiền não, bệnh tật, lo âu, sân hận. 


Hành giả cũng rải tâm Từ đến bạn bè và những người không quen biết và 
thành thật ước mong cho những người này, như trước kia đã ước mong cho 
mình và thân bằng quyền thuộc mình được an vui, hạnh phúc và lánh xa phiền 
não, bệnh tật, lo âu, và sân hận. 


Sau cùng, mặc dầu là khó, hành giả rải tâm Từ đến cho những người có ác ý 
với mình, nếu có. Rải tâm Từ đến những người coi mình là thù nghịch, lẫy 
thái độ ôn hòa đối lại những cử chỉ bất hòa là hành động của bậc anh hùng 
quân tử, đáng được làm gương cho đời. Đức Phật dạy: "Hãy giữ tâm luôn luôn 
trong sạch giữa đám người đây thù hận." 


Hành giả rải tâm Từ đến tất cả chúng sanh, không phân biệt giai cấp, chủng 
tộc, màu da, hay nam nữ, không trừ bỏ một loài cầm thú nhỏ nhen câm điếc 
nào. Hành giả tự đồng hóa với tất cả, tự mình chan hòa trong toàn thẻ, thấy 
vạn vật và mình là một. Tâm không còn một điểm vị kỷ, hành giả đã vượt lên 
khỏi mọi hình thức chia rẽ riêng tư. Không bị giam hảm trong những tư tưởng 
hẹp hòi, không chịu ảnh hưởng của tỉnh thần đấu tranh giai cấp, quốc gia, 


589 


chủng tộc, tôn giáo, hành giả có thê nhìn toàn thê thế gian là nơi chôn nhau 
cắt rún và tất cả mọi người là bạn đồng hành trong đại trùng dương mà ta gọi 
là đời sống của muôn loài vạn vật. 


2. Tâm Bi (Karuna) 


Đức tánh thứ nhì giúp con người trở nên cao thượng là tâm Bi (karuna). Bï 
được định nghĩa là động lực làm cho tâm người tốt rung động trước sự đau 
khổ của kẻ khác, hay cái gì thoa dịu niềm khổ đau sầu não của người. Đặc 
tánh của tâm Bi là ý muốn giúp người khác thoát khỏi mọi cảnh khô. 


Lòng người có tâm Bi thật là mềm dịu, hơn cả những tai họa. Ngày nào chưa 
cứu giúp được kẻ khác, tâm Bi không hề thỏa mãn. Lắm khi, để làm êm dịu 
nỗi khô đau của kẻ khác, người có tâm Bi không ngần ngại hy sinh đến cả 
mạng sống mình. Sự tích Túc Sanh Truyện Vyaghre Jataka đã nói lên gương 
lành của một vị Bồ Tát tự hiến thân để cứu một con cọp mẹ và bầy con khỏi 
chêt đói. 


Chính do nhờ tâm BI mà con người có thể hoàn toàn vị tha trong khi phục vụ. 
Người có tâm Bi không sống riêng cho mình, mà cũng sống cho kẻ khác và 
luôn luôn tìm cơ hội để giúp đời, nhưng không bao giờ cầu mong được đền 
ơn đáp nghĩa. 


Ai Cần Đến Tâm Bi? 


Nhiều người trong chúng ta đáng thọ nhận lòng bi mẫn của ta. Những kẻ nghèo 
nàn đói rách, những người túng thiếu cơ hàn, đau ốm, cô đơn, dốt nát, hư hèn, 
người có đời sống bẫn thiu buông lung, là hạng người cần đến tâm Bi của 
những tâm lòng trắc ân cao thượng, không luận nam nữ, không phân chủng 
tộc, giai cấp hoặc tôn giáo. 


Có nhiều quốc gia giàu về vật chất mà nghèo về tinh thần. Cũng có những dân 
tộc khác, giàu về tỉnh thần mà nghèo về vật chất. Chăng luận tinh thần hay vật 
chất, bổn phận cao cả của người giàu là giúp đỡ kẻ nghèo. Biết bao nhiêu đàn 
ông, đàn bà, trẻ em, đang sông trong cảnh cơ hàn, thiếu thốn đến cả những vật 
dụng cần thiết. Nếu các đại phú gia đem tiền của dư dả ra giúp đỡ cho hạng 
người nầy, công tác từ thiện ấy chắc không đến nổi làm tốn hại tài sản của họ. 
Một lần nọ, có chàng sinh viên trẻ tuôi về nhà xin phép mẹ gỡ bức màn treo 
trên cửa đề cho một người nghèo khó, đói rách. Chàng nói rằng không có bức 


590 


mản nây, cái cửa không đến nỗi phải chịu lạnh, nhưng nêu thiêu quân áo che 
thân, chăc chăn người nghèo kia phải khô sở vì lạnh. Thái độ hảo tâm thương 
người của chàng sinh viên và của bà mẹ đáng là một gương lành cao quý. 


Nhân loại lấy làm vinh hạnh ghi nhận rằng một vài quốc gia giàu có đã tổ hợp 
lại thành những cơ quan từ thiện nhằm giúp đỡ những dân tộc kém mở mang 
băng mọi cách, đặc biệt là ở Á Châu. Trong hầu hết các quốc gia, nhiều tổ 
chức từ thiện gồm đủ hạng - nam, nữ và sinh viên - đã hoạt động mạnh mẽ để 
mang lại cho hạng người nghẻo đói và túng thiếu những sự giúp đỡ cần thiết. 
Các đoàn thê tôn giáo, trong phạm vi khiêm tốn của mình, cũng tận dụng khả 
năng để làm tròn phận sự. Các quốc gia kém mở mang đang cần trại dưỡng 
lão, cô nhi viện và những tô chức từ thiện tương tợ. 


Trong vài quốc gia, nạn ăn xin vẫn cần phải được giải quyết. ở những nơi nây, 
ăn xin đã trở thành nghề sinh sống. Vì lòng bi mân đối với hạng người bất 
hạnh nây vấn đề phải được Chánh Quyền giải quyết thỏa đáng vì đó là một sĩ 
nhục cho quốc thê. 


Người giàu tiền của có bổn phận giúp đỡ kẻ nghèo về vật chất. Cùng thế ấy, 
người giàu tinh thần đạo đức cũng có bồn phận giúp đỡ kẻ thiếu kém về tinh 
thần, mặc dầu người ấy có thê là một đại phú gia. Tiền rừng bạc bể riêng rẽ 
một mình, không đem lại chân hạnh phúc. Kho tàng của báu không tạo an vui 
tinh thần. Tâm trạng an lạc thanh bình chỉ do kho tàng đạo đức tạo nên. Nhiều 
người trong thế gian rất cần thức ăn tinh thần, nhưng không dễ gì thành đạt 
chất dinh dưỡng tâm linh này, vì kế về lượng, số người nghèo về tinh thần trội 
hơn nhiều, so với kẻ nghèo về vật chất. Lý do là vì trong cả hai hạng người - 
giàu và nghèo về vật chất - đều có những người nghẻo về tinh thần. 


Trong thế gian rộng lớn nây số người đau ốm bệnh hoạn đông hơn số người 
nghèo túng rất nhiều. Nhiều người bệnh về vật chất, vài người bệnh vẻ tỉnh 
thần. Khoa học cung cấp thuốc men công hiệu cho hạng người trước nhưng 
không có cho hạng sau. Họ là những người đang mòn mỏi héo tàn trong các 
bệnh viện tâm thân. 


Có những nguyên nhân cho cả hai loại bệnh. Người có tâm bị mẫn, dầu nam 
hay nữ, phải cô gắng tiêu trừ những nguyên nhân ây. Trong nhiều quốc gia 
khác nhau đã có những phương pháp để ngăn ngừa và chữa trị chăng những 
cho người mà còn cho thú. 


59] 


Đức Phật đã nêu gương lành cao quý bằng cách tự tay chăm sóc người bệnh 
và khuyên dạy hàng đệ tử với những lời lẽ đáng ghi nhớ như sau: 


"Người nào chăm sóc người bệnh là chăm sóc Như Lai." 


Vài vị lương y vị tha hết lòng giúp đỡ miễn phí cho những bệnh nhân nghèo 
đê thoa dịu nôi khô đau của họ. Vài vị tận dụng thời giờ và công phu đê chăm 
sóc người bệnh, lăm khi nguy hại đên mạng sông của chính mình. 


Bệnh viện và những phòng thuốc miễn phí là một phước lành cho nhân loại, 
nhưng đến nay vẫn còn chưa đủ cho số người nghèo. Trong những quốc gia 
kém mở mang người nghèo còn phải chịu nhiều đau khổ vì chưa có đủ phương 
tiện y khoa. Người bệnh còn phải được chở đi nhiều dặm đường khó khăn để 
đến một bệnh viện hay phòng thuốc gần nhất. Nhiều khi bệnh nhân chịu không 
nổi phải chết dọc đường. Riêng các bà mẹ thai nghén rất cần được giúp đỡ. 
Bệnh viện, phòng thuốc, nhà bảo sanh v.v...là những nhu cầu vô cùng thiết 
yếu trong các làng mạc xa xôi. 


Hạng người thấp kém bần cùng đáng được các bậc giàu có bi mẫn xót thương. 
Lắm khi người ăn kẻ ở trong nhà không được thù lao đúng mức, không ăn đủ 
no, không mặc đủ ấm, và thường bị đối xử tôi tệ. Tình trạng công bình không 
lan đến họ. Họ bị ruồng bỏ, họ sông không được che chở vì không ai biện hộ 
cho. Trong vải trường hợp đặc biệt những hành động rõ ràng hung ác vô nhân 
đạo như vậy được xem là tự nhiên. Phần lớn các trường hợp tương tợ bị lờ đi, 
không được biết đến. Những kẻ bất hạnh ấy không còn cách nào khác hơn là 
âm thâm chịu đựng những nỗi khô đau, giống như Đất Mẹ thầm lặng nhận lấy 
tất cả những gì người ta vứt. Đến khi không còn chịu nồi sầu muộn họ chỉ còn 
quyên sinh cuộc sông trong cơn tuyệt vọng. 


Hạng người phóng đảng tội lỗi và dốt nát lại càng đáng được các bậc đạo đức 
cao thượng xót thương hơn, vì họ là những người bệnh hoạn về tinh thần và 
đạo đức. Không nên kết tội và khinh rẻ hạng người yếu đuối ấy vì họ đã bị 
lầm đường lạc nẻo, trái lại nên thương xót và đìu dắt họ trở lại đường phải. 


Dâu cha mẹ thương đồng đều các con nhưng vẫn có thể đặc biệt tội nghiệp và 
chăm nom săn sóc những đứa ô ốm yếu bệnh hoạn. Cũng dường thế ấy, tâm Bi 
của ta phải bao trùm tất cả chúng sanh đau khổ, nhưng riêng đối với hạng 
người bệnh hoạn tinh thần, suy kém đạo đức, ta nên đặc biệt thương xót và 
hết lòng dẫn dắt họ trở lại đường lành. 


592 


Như Đức Phật xưa kia, hết lòng thương hại và cứu độ Ambapali, người phụ 
nữ lạc bước giang hô và tận tâm tê độ Angulimala, tên sát nhân tàn ác, toan 
ám hại Ngài. Về sau cả hai đêu theo Ngài và hoàn toàn đôi tánh. 


Ta phải hiểu biết rằng bên trong mỗi người, dầu là người xấu xa thế nào, đều 
có tiềm ấn ngủ ngâm những đức tánh tốt đẹp. Đôi khi chỉ một lời nói phải, 
đúng lúc, cũng có thể đổi hắn con người từ dữ ra lành. 


Như vua Asoka trước kia, tàn bạo đến đổi người đời bấy giờ gọi là "Asoka 
con người tội lỗi," thế mà khi nghe được những lời nói phải của một thầy sa 
di trẻ tuôi - "Đức hạnh tận tụy chuyên cần là con đường đưa đến trạng thái Vô 
Sanh" - Ngài đổi hắn tánh tình, mạnh tiễn trên đường tự giác, và trở nên 
"Asoka con người hiền đức," một đẳng minh quân (Dharmasoka). 


Đức Phật khuyên nên xa lánh hạng người cuồng si. Như vậy không có nghĩa 
là ta không thê đến gần để cảm hóa cùng khuyến thiện họ. Có những bệnh 
nhân mắc phải chứng bệnh truyền nhiễm ngặt nghèo. Mọi người đều sợ và 
lánh xa. Nhưng cũng có những vị lương y hết lòng thương hại, đến gần săn 
sóc và chữa trị cho họ khỏi bệnh. Nếu không có các vị lương y giàu tâm Bi 
kia, bệnh nhân ắt phải bỏ mạng. Cùng một thế ấy, hạng người xấu xa bệnh 
hoạn về tinh thần ắt phải bị chìm đắm mãi mãi trong đêm tối của tội lỗi nếu 
không ai có lòng quảng đại thương xót và ra tay tế độ. 


Thế thường, Đức Phật tìm đến những hạng xấu xa hư hèn để cảm hóa, nhưng 
chính bậc đạo đức trong sạch thì lại tìm đến Ngài. Cũng như tâm Từ (metta). 
tâm Bi (karuna) vô lượng, vô biên, vô hạn định, phải được rải đến cho tất cả 
những chúng sanh đau khổ, bơ vơ, chí đến những loài cầm thú câm điếc, và 
những chúng sanh còn trong trứng. 

Phủ nhận quyên sống và những đặc quyên làm người chỉ vì những người nầy 
sanh trưởng trong một giai câp, một chúng tộc, hay có màu da như thế nào, là 
vô nhân đạo và độc ác. Giết, hoặc sai bảo người khác giết những con thú vô 
tội để bày tiệc linh đình, ăn uống hả hê, cũng là hành động trái ngược với tâm 
Bi. Dùng bom đạn để tiêu diệt hằng triệu sanh linh là hình thức xấu xa nhất 
của sự tàn bạo mả người sĩ mê có thể làm. 


Ngày nay thế gian sống trong tình trạng căm thù, sân hận, đã hy sinh vật sở 
hữu quý báu nhất là mạng sông, đặt trước bàn thờ để tế thần bạo lực. Tâm Bi 
đã chạy trốn nơi nào? Thế gian ngày nay cần những hạng người giàu lòng bi 
mẫn, nam và nữ, đề tiêu trừ những hành động độc ác và bạo tản. 


xà Si 


Cũng nên ghi nhận rằng tâm Bi của Phật Giáo không phải là những giọt nước 
mắt nhỏ suông gọi là thương xót, bởi vì kẻ thù gián tiêp của tâm Bi là âu sâu, 
phiên muộn (domanassa). 


Tâm Bi bao trùm những chúng sanh đau khổ trong khi tâm Từ bao gồm tất cả 
chúng sanh - đau khô và an vui. 


3.Tâm Hỷ (Mudita) 


Đức tánh cao thượng thứ ba trong Tứ Vô Lượng Tâm là Hỷ, vui, (Mudita). 
Mudita, Hỷ không phải là trạng thái thỏa thích suông, cũng không phải cảm 
tình riêng đối với người nào mà là tâm hoan hỷ, vui thích với hạnh phúc của 
người khác, trước sự thành công của một chúng sanh. Tâm Hỷ có chiều hướng 
loại trừ lòng ganh ty, vốn là kẻ thù trực tiếp của nó. 


Một năng lực hùng mạnh có sức phá hoại vô cùng nguy hiểm là lòng ganh ty. 
Rât thường có người lây làm khó chịu khi thây hoặc nghe nói người khác 
thành tựu mỹ mãn một công trình. 


Thấy người thất bại thì vui, mà không thê chịu đựng sự thành công của kẻ 
khác. Thay vì vui mừng tán dương thắng lợi của người, họ cô gắng phá hoại 
hoặc bóp méo sự thật để gièm pha hoặc chê bai. Đứng về một phương diện, 
chính người có tâm Hỷ trực tiếp hưởng nhiều lợi ích do tâm ấy đem lại, hơn 
là người khác, vì tâm Hỷ không chấp chứa lòng ganh ty. Về một phương diện 
khác, người thực hành tâm Hỷ luôn luôn giúp đỡ người khác vì không bao giờ 
muốn làm trở ngại tiễn bộ và phá rối tình trạng an lạc của ai. 


Cũng như tâm Từ, tâm Hỷ đối với thân bằng quyến thuộc phát hiện rất dễ 
dàng nhưng khó bộc lộ trước sự thành công của người thù nghịch. Thật vậy, 
con người bình thường chắng những cảm thấy khó mà còn không thê biêu lộ 
lòng hoan hỷ vui mừng trước cái vui của người thù. Họ tìm thỏa thích trong 
sự cản ngăn, gây chướng ngại cho người thù thất bại. 


Lòng ganh ty còn thúc đầy đến mức giết người bằng cách đầu độc, treo lên 
thánh giá, ám sát các bậc hiền lương đạo đức. Socrates, nhà hiền triết Hy Lạp, 
bị bắt buộc phải quyên sinh bằng thuốc độc. Chúa Christ (Ki Tô) bị đóng đinh 
trên thánh giá. Thánh Gandhi (Cam ĐỊa) bị ám sát. 


594 


Đó là bâm tánh tội lỗi của người thế gian, đang miệt mài say đắm trong ảo 
mộng. Nêu so sánh với tâm Từ và tâm Bi, tâm Hỷ lại càng khó thực hiện. 
Muôn phát triên tâm Hỷ phải có ý chí mạnh mẽ và phải tận lực cô găng. 


Người phương Đông có thành thật thỏa thích với sự thịnh vượng của người 
phương Tây không? Người phương Tây có thành thật thỏa thích với sự thịnh 
vượng của người phương Đông không? Quốc gia nây có vui mừng thấy một 
quốc gia khác sung túc an lạc không? Chủng tộc này có hoan hÿ ghi nhận răng 
một chủng tộc khác đang vươn mình trưởng thành trong cảnh an cư lạc nghiệp 
không? Mặc dầu mục đích của các tôn giáo là trau giồi tỉnh thần đạo đức, giáo 
phái nầy có vui mà thấy ảnh hưởng tinh thần của một giáo phái khác bành 
trướng mạnh mẽ không? 


Tôn giáo nầy ganh ty với tôn giáo khác. Phần bên nầy quả địa cầu ganh ty với 
phần bên kia. Tổ chức nầy ganh ty với tổ chức kia. Hảng buôn nây ganh ty 
với hảng buôn khác. Gia đình nây ganh ty với gia đình khác. Học trò ganh ty 
với học trò, chí đến anh chị em trong một nhà có khi cũng ganh ty lẫn nhau. 


Đó là lý do tại sao mỗi cá nhân và mỗi nhóm người, trong đời sống cá nhân 

cũng như trong cuộc sống tập thê, nên thực hành tâm Hỷ để vươn mình tiễn 
lên trong nêp sông thanh cao trong sạch và tạo hoàn cảnh an lành hạnh phúc 
cho chính mình. 


Đặc tánh của tâm Hỷ là hoan hý với người thành công, người lộc cao phúc 
hậu (anumodana). Vui cười không phải là đặc tánh của tâm Hỷ và ra vẻ hân 
hoan, giả làm ra tuông thỏa thích, được coi là kẻ thù gián tiêp của tâm Hỷ. 


Tâm Hỷ (Mudita) bao trùm tất cả chúng sanh thịnh vượng và hữu phúc, là 
phẩm hạnh thành thật chia vui, chung cùng hoan hỷ với lòng ngợi khen. Tâm 
Hỷ có chiều hướng loại trừ mọi hình thức bắt mãn (arati), trước sự thành công 
của người khác. 


4. Tâm Xả (Upekkha) 


Dpekkha (Xả) là đức tánh thứ tư trong Tứ Vô Lượng Tâm, khó thực hành 
nhất, mà cũng cần thiết nhất trong bốn phẩm hạnh cao thượng nây. Phạn ngữ 
Dpekkha do hai căn "upa” và "Ikkha” hợp thành. Upa là đúng đăn, chân chánh, 
vô tư. Ikkha là trông thấy, nhận định, suy luận. Vậy Upekkha là trông thấy 
đúng đắn, nhận định chân chánh, hoặc suy luận vô tư, tức không luyến ái cũng 


595 


không ghét bỏ, không ưa thích cũng không bất mãn. Không tham cũng không 
sân. 


Tâm Xả đặc biệt cân thiệt cho người tại g1a cư sĩ, còn phải sông trong một thê 
g1an kém quân bình giữa những hoàn cảnh vô thường biên đôi. 


Khinh rẻ, phi báng, nguyễn rủa là thường tình. Thế gian này. là vậy, hạng 
người trong sạch đạo đức thường bị chỉ trích bất công và bị khiển trách. Giữa 
cơn giông tố của trường đời, người trau giỗi tâm Xả cao thượng luôn luôn giữ 
tâm bình thản. 


Được và thua, danh thơm và tiếng xấu, tán dương và khiến trách, hạnh phúc 
và đau khổ là tám pháp thế gian (atthalokadhamma, bát phong: được và mắt, 
vinh và nhục, khen và chê, sướng và khổ) ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại. 
Phần lớn con người bị chao động vì những trạng thái thuận lợi và bất thuận 
lợi ấy. Được tán dương ca tụng thì vui thích, bị chê bai khiên trách thì buồn 
rầu. 


Người trí tuệ minh mẫn, Đức Phật dạy, luôn luôn thản nhiên hành tâm Xả, 
vững chắc như tảng đá to sừng sựng giữa những thăng trầm của thế sự. 

Cuộc sống thăng băng và luôn luôn bình thản của Đức Phật là gương lành cao 
quý về tâm Xả mà Ngài ban tặng cho thế gian. 


Chưa từng có vị giáo chủ hoặc một nhân vật nào bị chỉ trích nghiêm khắc, bị 
đả kích, sỉ nhục, hoặc bị lăng mạ nhiêu như Đức Phật, nhưng cũng không có 
ai được tán dương, tôn kính và sùng bái như Đức Phật. 


Ngày kia, trong khi Đức Phật đi trì bình khất thực, có một đạo sĩ Bà La Môn 
ngạo mạn kêu Ngài là cùng đinh và đối xử hết sức vô lễ. Đức Phật thản nhiên 
chịu đựng và ôn hòa giải thích cho đạo sĩ thế nảo là cùng đinh và vì sao chẳng 
nên khinh rẻ hạng người nây. (Vasala Sutta, Kinh Cùng Đinh) VỊ đạo sĩ lẫy 
làm khâm phục và xin quy y với Ngài. 

Một lần khác có người thỉnh Đức Phật đến nhà trai tăng. Khi Đức Phật đến, 
chủ nhà lại dùng lời vô lễ, đối xử với Ngài một cách thậm tệ gọi Ngài là "heo," 
là "loài cầm thú, là "bò" v.v..." Nhưng Đức Phật không tức giận. Ngài không 
trả thù, ôn tồn hỏi chủ nhà: Nếu biết có khách đến nhà thì Ông làm sao? 


- Tôi sẽ chuân bị, dọn một bữa cơm đê khoản đãi khách. 


596 


- Tôt lăm, Đức Phật nói, nhưng rôi nêu khách không đên thì sao? 
- Thi tôi sẽ cùng với vợ và con chia nhau bữa cơm. 


- Tốt lắm, nầy Ông, hôm nay Ông mời Như Lai đến nhà để trai tăng. Ông đã 
đọn lên cho Như Lai những lời thô lỗ cộc căn. 


Như Lai không nhận. Vậy xin Ông hãy giữ lấy. 
Những lời nói này đã làm đôi hăn thái độ của chủ nhà. 


"Không nên trả thù. Khi bị nguyễn rủa, mắng chửi, phải biết làm câm như cái 
mõ bê. Được như vậy tức đã đứng trước ngưỡng cửa Niệt Bàn, mặc dâu trong 
thực tê chưa đăc Quả Niêt Bàn." 


Đó là những lời vàng ngọc mà Đức Phật khuyên nên ghi nhớ hăng ngày trong 
kiệp sông vô thường biên đôi nây. 


Có lần nọ, một mệnh phụ phu nhân xúi giục một người say rượu đến nhục mạ 
Đức Phật thậm tệ đên đôi Đại Đức Ananda, người thị giả thân tín, không thê 
chịu được, kính bạch Đức Phật nên sang xứ khác. Nhưng Ngài không xúc 
động. 


Một người phụ nữ khác giả có mang để vu oan Đức Phật giữa công chúng. 
Một thiếu phụ khác nữa bị giết để vu cáo Đức Phật phạm tội sát nhân. Một 
người bà con vừa là đệ tử của Đức Phật cũng manh tâm lăn đá từ trên đồi cao, 
quyết sát hại Ngài. Trong hàng đệ tử của Ngài cũng có người chỉ trích Ngài là 
ganh ty, thiên vị, bất công, v.v... 


Đàng khác, bao nhiêu người đã tán dương công đức và ca tụng Đức Phật. Bao 
nhiêu vua chúa đã kính cân khâu đâu lễ bái dưới chân Ngài. 

Như Đất Mẹ, Đức Phật nhận lãnh tất cả với tâm Xả hoàn toàn. 

"Vững như voi không run sợ trước tiếng động, ta không nên đề tâm rỗi loạn 
trước những lăn tên có tâm thuốc độc của miệng lăn lưỡi mối. Như gió thối 
ngang màn lưới mà không vướng mắc trong lưới, tuy sống giữa chợ người ta 


không nên say mê luyến ái những lạc thú huyền ảo của thế gian vô thường 
biên đôi nây. Như hoa sen không bị bùn dơ nước đục làm nhơ bân, vượt lên 


507 


khỏi bao nhiêu quyền rũ của thế gian, ta phải sống trong sạch, luôn luôn tỉnh 
khiết, an lạc và thanh bình, không bị ô nhiễm." 


Như trong trường hợp của ba phẩm hạnh kia, người thù trực tiếp của tâm Xả 
là luyên ái (raga) và kẻ thủ gián tiệp là trạng thái lãnh đạm, thái độ lạnh lùng, 
xây lưng với thê sự. 


Upekkha (tâm Xả) lánh xa tham ái và bất mãn. Thái độ vô tư, thản nhiên, an 
tĩnh, là đặc tánh chánh yêu của tâm Xả. 


Người có tâm Xả không bị lạc thú trần gian quyến rũ, không thích thú say mê 
trong hạnh phúc, cũng không bị những gì nghịch ý làm bực tức buôn phiên 
hay bât mãn trong khô đau. 


Người có tâm Xả không thấy sự khác biệt giữa người tội lỗi và bậc Thánh 
Nhân và đôi xử đông đêu với tât cả. 
(Hòa thượng Narada - Phạm Kim Khánh dịch) 


Four Noble Truths (SKT. Catvary Arya Satyani - Tứ Thánh Đề) 


Buddhism teaches that 1n order to achieve freedom from samsara (the cycle 
of life, death and rebirth) we must accept the Four Noble Truths — a diagnosIs 
of, and prescribed treatment for, the human condition: 


1. The nature 0ƒ suƒƒfering (dukkha): L1fe inevitably 1nvolves suffering, 
both physical and emotional. Nothing 1s permanenI. 

2. The origin 0ƒ suƒ[ƒering (samudayag): At the root of alÏ suffering 1s our 
attachment to desire — for pleasure, happIness. 

3.. The cessation 0ƒ suƒƒering (mrodha): We can end our suffering by non- 
attachment — by freeing ourselves from desire. 

4. The path (marga) to the cessaHon 0ƒ suƒƒfering: We can rid ourselves 
of desire by the Noble Eightfold Path. 
(from “The Body, Mind, Sprrit Miscellany by Alexander) 


Main Teachings — The four truths referred to are known as the ƒour noble 


truths. Perhaps theIr most beautiful exposition 1s found In the followIng story 
of the ancIent canon: 


598 


On one occasion the Blessed One was dwelling at Kosambi In a simsapa 
ørove. Then the Blessed One took up a few simsapa leaves 1n his hand and 
addressed the monks thus: “What do you thínk, monks, which 1s more 
numerous: these few leaves that I have taken up In my hand or those 1n the 
ørove overhead?” 


“Venerable sir, the leaves that the Blessed One had taken up In his hand are 
few, but those 1n the grove overhead are numerous. ” 


“So, too, monks, the things I have directly known but have not taught you are 
numerous, while the things I have taught you are few. And why, monks, have 
I not taught those many things? Because they are wIthout benefit, 1rrelevant 
to the fundamenfals of the spiritual life, and do not lead to disenchantment, to 
đispasslon, fo cessatlon, to peace, to direct knowledge, to enliphtenment, to 
nibbana. Therefore I have not taught them. 


“And what, monks, have I taught? I have taught: ”This 1s suffering”; I have 
taupht: “ “his 1s the orIgin of suffering”; I have taught: ““his 1s the cessation 
of suffering”; I have taught:” This 1s the way leading to the cessatlon of 
suffering.” 


The topic of liberation from suffering 1s never contradicted In the Buddhist 
texts. We conclude from this that 1s constituted a main theme of the teaching 
of the Buddha. It 1s often presented as part of the list, the four noble truths. 
Thịs may be due to the 1influence of later scholastics. But this later Influence 
concerned the form, not the content: the Buddha taught a method to put an 
end fo suffering. 


The so-called first sermon of the Blessed One contains the following 
explanation of these four noble truths: 


Thịs, O monks, 1s the noble truth of suƒfering: bìrth 1s suffering, old age 1s 
suffering, sickness 1s suffering, death 1s suffering, to be united with the 
unloved 1s suffering, to be separated from the loved 1s suffering, not to obtain 
what one desires 1s suffering; In short the fivefold clinging (to the earthly) 1s 
suffering. 


Thịs, O monks, 1s the noble truth of the origin øƒ suƒffering; 1t 1s the thirst (for 
being), which leads from birth to birth, together with lust and desire, which 


599 


finds gratification here and there: the thirst for pleasures, the thirst for being, 
the thirst for nonexIstence. 


Thịs, O monks, 1s the noble truth of the cessafion ðƒ suƒfering: the cessation 
Of this thirst by the complete annihilation of desire, letting 1t go, expelling 1t, 
Separating oneself from 1t, ø1vIng 1t no room. 


This, O monks, 1s the noble truth of the pafh that leads to the cessaion oƒ 
suffering: 1t 1s this noble eightfold path, to wit: ripht views, right resolution, 
rIpht speech, right action, right living, right exertion, right mindfulness, righf 
Concenfrafion. 


There 1s something else. In several versions of the first sermon the Buddha 
explains to the øroup of five disciples how, at his enlightenment, he had fully 
realized the four noble truths which comprise three “turnings” (parivarfa) of 
the wheel of the doctrine — and twelve aspects (økara), four for each turniIng: 


The first turning: 


1. Thịis 1s suffering; 

2. This 1s the origIn of suffering; 

3. Thịis 1s the cessation of suffering; 

4. Thịs 1s the path leading to the cessation of suffering. 


The second turning: 
5. Suffering must be fully known; 
6. Ifs oripIn must be destroyed; 
7. ]ts destruction must be accomplished; 
S. The path leading to 1ts destruction must be traveled. 


The third turning: 


9. Suffering has been fully known; 

10.Its oripgin has been destroyed; 

11.Its destruction has been accomplished; 

12.The path leading to 1ts destruction has been traveled. 


These explanations are probably later addition. But 1t 1s In this form that the 
texts portray knowledge of the four noble truths as liberating knowledge, for 
they continue: “O monks, as soon as the (pure) eye that sees the four noble 


600 


truths with 1s three turnings and twelve aspects arose, along with the certainty, 
the knowledge, and the Insight, [ was liberated, relieved, released from this 
world with 1ts øgods, 1ts maras, and 1ts brahmas, from 1(s human beings with 
theIr ascetics and their brahmans. I established myself firmly In the state of 
mind that 1s free from confuslons, and from that moment, © monks, [ knew 
that I had attained the highest and perfect enlightenment.” These elaborations 
show that there were Buddhists for whom the unaugmented four noble truths 
could not be the liberating knowledge. What led the Buddha to his 
enlightenment was rather the knowledge of the first truth, the destruction (of 
the contenf) of the second truth, the realization of the third truth, and the 
practice of the four truth.” 
(Buddhist Teaching 1n India — Johannes Bronkhorst) 


The Four Noble Truths 
1. What are the Four Noble Truths? 


After 6 years of strenuous striving 1n His last life, the Buddha finally realized 
the Truth when He attainned Supreme Enlightenment under the Bodhi tree In 
Bodhgaya, India. This monumentfal event happened on the full-moon day of 
Wesak in 588 BC. This topic ofthe “Four Noble Truths” 1s the very heart and 
core of Buddhism. These Truths, made known by the Buddha after His 
Enliphtenment, constitute the essence of the Dhamma (Teaching), pervading 
every aspect and every part of 1t. The Four Noble Truths are: 


a) The Noble Truth of Dukkha or Suffering (Dukkha Sacca) 

b) The Noble Truth of the Origin of Dukkha (Samudaya Sacca) 

c) The Noble Truth of the Cessation of Dukkha (Irodha Sacca) 

d) The Noble Truth of the Path leading to the Cessation of Dukkha (Magga 
Sacca) 


2. Why are they called Noble Truths? 


a) They are truths because they are real and form an 1nconfrovertible fact of 
life. Whether Buddhas arIse or not, they exIst in the world. It 1s the Buddhas 
who reveal them to mankind. 


b) They are called Noble (Ariya) because they were discovered by the 
Greafest Noble Person 1.e. one who 1s utterly remote from all defilements. 
Alternatively, they are Noble Truths owing to the establishment of nobleness 


601 


by the discovery and penetfration of them 1.e. those who have penetrated the 
Four Noble Truths are called Ariyas or Ñoble Ones. 


3. Noble Truth of Suffering 


a) Birth (Jafi) is suffering - According to Buddhism, the duration of each 
phenomenon consists of 3 phases, namely: øenesIs, static or development, and 
dissolution. The moment of øenesIs 1s birth, the moment of dissolution 1s 
death and the static phase 1s ageing. 


By the birth of a beIng 1s meant the genesIs of the new mind and matter after 
death upon dissolution of the old exIstence 1.e. the first germ of lIife 1n the new 
exIstence. No suffering or pain as such exIsts, of course, at the first moment 
Of genesIs but since birth serves as the basIs for later appearance of physIcal 
and mental suffering throughout the whole of the ensuing existence, birth 1s 
considered as sufferIng. 


Asgeing (Jara) is suÍfering - Ageing means becoming grey-haired, 
toothless, wrinkled, bent, deaf and poor 1n eyesIght. In other words, decay has 
sef In, very recognIzably, 1n the aøøregates of mind and matter of a particular 
exIstence. Ageing of the mind 1s not so apparent and 1ndications of It sụch as 
failing memory and semility become notIceable only when one becomes very 
old and then only to those close to oneself. 


AgeiIng 1s concerned with Just the statIlc moment of the aggregates of mind 
and matter and has no essence of paIn or suffering 1n 1t. But because of ageing, 
there occurs failing of vitality, impairment of the sense faculties, weakening 
Of health, loss of youth, strength and good looks, people are really afraid of 
ørowing old. Since 1t forms the source of physical and mental suffering, 
ageing 1s said to be fearful dukkha. 


c) Death (Marana) is suffering - Death 1s the extinction of the life-princiIple, 
which has been 1n ceaseless operation since the time of birth In a particular 
existence. All mortals are In constant fear of death. But death 1s not by 1tself 
paIn or suffering as 1t 1s the moment of dissolution of the life principle of the 
agsregates of mind and matter. However, when death comes, one has to 
abandon the physical body and leave behind one”s family and friends together 
with one”s properties. The thought of leaving the present existence and the 
uncertainty of the future 1s very friphtening. As death draws near, all mortal 
beings are subJected to severe attacks of disease and 1llness, which rack the 


602 


body with unbearable pain. Death, which 1s the basIs for all such physical and 
mental agony, has thus been named dukkha by the Buddha. 


đ) Sorrow (Soka) is suffering - Sorrow 1s the burning In the mind of one 
affected by the five kinds of misfortune (byasana), namely: loss of relatIves, 
desfruction of property or possessIons, deferloration of health and longevIty, 
lapses In morality and deviation from right view to wrong view. Thịs SOTrOW 
1S a form of mental displeasure (domanassa) but has Inner consuming as 1fs 
characterIstIc and as such 1s Intrinsic suffering, dukkha-dukkha. 


Overwhelming distress occasioned by sorrow can cause heartburn leading to 
premature ageing and even death. Being thus a basIs for other physical pains 
{OO, SOTrOW 1S fearsome and 1s therefore named dukkha by the Buddha. 


e) Lamenfafion (Parideva) is suffering - Lamentation 1s walling by one 


affected by loss of relatives, property and any other losses or suffering. 
Absent-mindedly and hysterically, the distressed one clamours, proclaiming 
the virtues of the dead and the quality of the lost property or denouncing the 
enemy or agency responsIble for the loss. In reality, lamentation 1s merely the 
material quality of sound and therefore not suffering In essence. 

But such wailing and hysterical proclamations produce physical discomfort 
and pain. The Buddha had therefore declared lamentation as suffering. To cry 
1S fO be subJected to pain which 1s therefore suffering. 


f Physical pain (Dukkha) is sufferins - Bodily pains such as stiffness, 


aches, soreness, tiredness, 1tchiness, and feeling hot or cold are suffering. 
These physIcal paIns are true 1ntrinsic suffering called dukkha-dukkha. Even 
animals flee to safety at the slightest hint of getting beaten or shot at because 
they are afraid of physIcal pain. Ït 1s Important to know that sickness and 
disease come undđer this category of physlcal pain. Physical pain 1s generally 
followed by mental distress and for thus serving as a cause for mental paIn 1t 
1s named dukkha, dreadful suffering. 


ø) Ment(al displeasure (Domanassa) is suifering - The Pali word 
“domanassa” means bad-mindedness or mental pain. It denotes all sorts of 
mental aversion or displeasure such as worry, anxIety, depression, dislike, 
hate, fear, misery, etc. Mental displeasure also 1s Intrinsic suffering that not 
only oppresses the mind but also tortures the body such as causing stress, 
1nsommia, and loss of appetIte wIth consequent Impairment of health and even 
the advent of death. It 1s a truly formidable dukkha. 


603 


h) Despair (Upayasa) is suffering - Desparr 1s I1ll-humour or deJection 


produced by excessive mental agony 1n one affected by loss of loved ones, 
property and any other losses or suffering. It causes repeated bemoaning over 
the loss resulting In burning of the mind and physical distress and can even 
lead to Insamity or suicide. Despalr 1s therefore suffering because of the Intense 
burning of the mind and physIcal pain accompanying 1t. People, accordingly 
recogn1ze the state of despar as a fearsome dukkha. 


As an 1llustration, sorrow (soka) 1s like cooking of oll or dye solution 1n a pot 
over a slow fire. Lamentation (parideva) 1s like 1ts boiling over when cooking 
Oover a quIck fire. DespaIr (upayasa) 1s like what remaIns 1n the pot after 1t has 
boiled over and being unable to do so any more, øoes on cooking 1n the pot 
til 1t drles up. 


1) Associafion with the hateful is suffering - Assoclation with the hateful 1s 
meeting with disagreeable beings or undesirable obJects. ŠSuch meeting 1s not 
1(self unbearable pain but 1n such situatlons, reacfion sets In at once 1n the 
form of mental disturbance and physIcal discomposure. Às If serVes as a cause 
of mental and physical distress, the Buddha designated 1t as dukkha, dreadful 
suffering. 


J) Separation from the beloved is suffering - Separation from the beloved 1s 
not 1tself a painful feeling. However when separation takes place, by death or 
while still alrve, from beloved ones or when parted from one”s treasured 
pOSSesslons, menfal agony sets In at once. As 1t promotes varilous mental 
afflictions, the Buddha had called the separation from the loved ones and 
desirable obJects, dukkha, dreadful suffering. 


k) Noft geffing whaf one desires is suffering - Not getting what one desires 
1S not 1tself a painful feeling. But the unfulfilled desire often results In great 


disappoIntment, despalr, and may even lead to suicide. Suffering also arIses 
out Of desire for some unobtainable obJect such as the desire to be free from 
suffering. Without practising and developing the Noble Eighfold Path, 
{reedom from suffering 1s unobtainable by mere wishing and not getting what 
one wanfs causes menfal anguish. Here the obJect ofone”s desire also includes 
the worldly gaIns and wealth that cannot be attained by mere desiring. Not 
øetting them as one desires 1s also dukkha. 


D In short; the EFive Agsregafes of Clinging are suffering - A sentient being 
1s made up of the FIve Agøregates or Groups that form the obJects of clinging 


604 


or øraspIng. The Five Agsregates of Clinging or Grasping (Upadana-khanda) 
are: 


1) The agsregate of matter or material forms (Rupa-khanda) 1) The aggregate 
of feeling (Vedana-khanda) 11) The aggregate of perception (Sanna-khanda) 
1V) The aggregate of volitlonal activitles (Sankhara-khanda) v) The aggregate 
Of conscIousness (Vinnana-khanda) 


All sentient beings exIst as such only with these fIve aøsregaftes forming theIr 
substantive mass. They cling to theIr body, which 1s merely an agøregate of 
material forms, regarding 1t as “[, my body, permanent, etc.” Hence the øroup 
of material forms 1s called an aggregate of clinging. The mental øroups made 
up of feeling, perception, mental actIvifIes and conscIousness are also ørasped 
at, taking them to be “Il, my mind, 1t is I who thinks, permanent, etc.” Hence 
they are also called agøregates of clinging. 

The Flve Agøregates of Clinging at the moment of seeIng: 


1) The eye and the visible obJect are the Material Agsregate. 11) Feeling 
pleasant, unpleasant or neutral 1s the Feeling Aggregate. 111) Recogn1zIng or 
remembering the obJect 1s the Perception Aggregate. 1v) To wIll to see and 
turning the attention on the obJect 1s the Volitional Activities Agøregafte. v) 
Just knowing that an obJectf 1s seen 1s the ConscIousness Agøregate. 


4. Suffering because of the Five Agsregates of Clinging 


a) Dukkha-dukkha or Intrinsic suffering - The eleven types of suffering, 
starting from the suffering of birth to the suffering of not getting what one 
wants, are all obvIous types of suffering known as dukkha-dukkha or Intrinsic 
suffering. They arise only because there are the 5 aggregates of clinging; 
wIthout them, such suffering wIll not arise. 


In short, because there 1s body or the materlal agsregate, physical and mental 
sufferings dependent on the body arise. Because there are feeling, perception, 
voliional activiles and consciousness agsregates, physical and mental 
sufferings based on them also arise. Thus the 5 Aggregates of Clinging are 
dukkha-dukkha, Intrinsic suffering. Cases of dukkha not so obvIous that occur 
as a result of the operatlon of the Law of Change are called viparinama 
dukkha, suffering due to change. 


605 


b) Viparinama dukkha or Suffering duc to change - Pleasurable physIcal 
sensations arIsing from agreeable tactile Impressions (touch) are called 


pleasant bodily feelings. Joyful states of mind arising from reviewing 
pleasurable sense obJects are called pleasant mental feelings. These 2 forms 
of happy states please all beings. All beings go after these states all the time, 
even at the risk of their lives and when these are attained, theIr happIness 
knows no bound. 


However, while they are reJolcing with blissful contentment, 1f the sense 
obJects that have gIven them so mụuch happIness and delight disappear or øet 
destroyed, øgreat would be therr agItation followed by agony. When the wealth 
which they have accumulated In the form of money or property suddenly get 
lost through one reason or another; when death comes to their loved ones; 
Infense grIef and distress ensue, which can even cause derangement. Thus, 
these 2 forms of happiness namely pleasant physical and mental feelings are 
also a type of suffering because of change. Because they arise dependent on 
the five aggregates, the five Aggregates of Clinging are viparinama dukkha, 
suffering due to change. 


c) Sankhara dukkha or Suffering due fo condifioning - The word sankhara 
In “Sabbe sankhara dukkha or all conditioned things are suffering” here means 


conditioned things or resultants of determining conditions. It has a different 
meaning from the sankhara in “sankharakkhanda” which means volitional 
aCfIVIfIeS. 


The five Aggregates of Clinging are always In a state of flux, Impermanent 
and none of them are self-exIsting. They arIse out of varIous causes. They are 
conditioned. TheIr existence depends on certain conditlons and when these 
conditions and causes cease to exIst, they too cease to exist. As death awalfs 
constantly, having to rely on the Impermanent agsgregates of clinging for 
physical substance or support 1s dreadful, like living 1n a building which 
shows siøns of collapsing any momert. 


The transitory nature of the five Agøregates of Clinging require constant effort 
at conditioning for the maintenance of the status quo, e.ø., the body needs 
constant feeding In order to survIve, feelings of happIness require constant 
contact with apreeable sense obJects. Even the everyday medial neutral 
feelings need effort at conditioning, e.g., without adequate rain, there 1s a 
shortage of water and everyone suffers the effect of the drought. This Iimplies 


606 


laborious effort, which of course 1s dukkha. Therefore, the five Aggregates of 
Clinging are sankhara dukkha, suffering due to conditIloning. 


SUMMARY 


The five Aggregates of Clinging are Intrinsic suffering, suffering due to 
change and suffering due to conditioning. In short, the five Agsregates of 
Clinging are the Noble Truth oƒ SufJering. 


5. Noble Truth of the Origin of Suffering 


According to the Buddha, the Noble Truth of the Origin of Suffering 1s 
““[anha” or Craving which leads from brth to birth, which accompanied by 
pleasure and greed, finds ever fresh delight now here, now there, everywhere. 
What 1s this ““[anha” or Craving? It 1s of three kinds: 


-Kama-tanha, the sensual craving, the desire for enJoyment of sensuous 
pleasures. 

-Bhava-tanha, craving for eternal existence, holding the eternity-belief. 
-Vibhava-tanha, craving for non-exIstence (self-annihilation), believing that 
there 1s nothing after death. 


Where does this tanha, craving arise and take root? “Wherever 1n the world, 
there are delightful and pleasurable thinss, there this tanha, craving arIses and 


takes root.” 


What are the delightful and pleasurable things In this world? They may be 
summarized as the following: 


The six sense bases: eye, ear, nose, tongue, body and mind. 


The six sense obJects: visible obJect, sound, smell, taste, touch and mind 
obJects. 


The sIx types of consclousness: seeing, hearing, smelling, tasting, touching 
and thinking conscIousness. 


The sIx types of sense Impresslons or confacfs. 


607 


The six types of feeling (vedana), perception (sanna), volition (cetana), 
craving (tanha), imtial application (vitakka) and sustained application (vIcara) 
arising from six types of confact. 


Each of the above obJects 1s attractive and pleasurable. This craving arises and 
takes root in whatever 1s delightful, attractive and pleasurable. Thịs 1s called 
the Noble Truth oƒthe Origin oƒ SufJering. 


6. Kama- Tanha or Sensual Craving 


Sensual craving 1s craving for pleasurable sense obJects whether belonging to 
one”s own person or to other persons. They include: 1) Beautiful sight and 
visible obJects such as appearance, form or body. 11) Pleasing sound and sound 
obJects such as voices and persons making the sound. 111) Delightful smell and 
1{S Source such as perfume and persons using 1f. 1v) Delicious taste and the 
food producing the taste, men and women who prepare and serve the delicIous 
food. v) Tactile sensations of rapture and obJects producing such sensations 
vI) Wishing to be born as a deva, a man, a woman, longing to enJoy the sensual 
pleasures as a deva or as a human beIng. Taking delight In such pleasurable 
thoughts 1s also sensual craving. 


Because of 1gnorance (av1JJa) or “not knowing things as they truly are,” one 
holds the erroneous perception, thought and view called Illusion of Perception 
(sanna-vIpallasa), IHusion of Thought (cittavipallasa) and IIusion of View 
(ditthi-vipallasa) by considering: 


The Impermanent as permanenf 


Suffering as happiness 


Non-self as self 


The loathsome as beautiful 


Thus thinking what 1s unpleasant to be pleasant, liking 1s developed for 1t. 
Liking 1t and desiring 1t leads to craving which drives one 1nfO acfIvIfies 1n 
order to fulfill the craving. Such activitles are the kamma (causes) and 
sankhara (voliional activities) responsible for the formatlon of new 
agøregates of mind and matter In the new existence. Influenced by craving, 
even the death conscIousness clings tenaclously to obJects seen at death”s 


608 


door, and after 1t vanishes, the rebirth conscIousness arIses holding on to the 
last seen obJects fo ø1ve rIse to a new beIng consIsting of the 5 Aggregates of 
Clinging which are suffering. Thus Kama- Tanha, sensual craving, 1s the 7Trufh 
oƒthe Origin oƒ SufJering. 


7. Bhava-Tanha or Craving for Eternal Existence 


This 1s the craving based on the belief In the permanence or stability of 
exIstence. lt 1s the craving accompanied by the wrong view that the soul or 
living entity does not perIsh even when the physical body dissolves away. Ït 
enfers Into a new body and remains there. Even I1f the world crumbles and 
breaks up, 1t remains eternal and never perishes. 


Religions outside the Teaching of the Buddha mostly hold this view of 
eternalism. Some belleve that when a person dies, he remaIns permanently In 
heaven or suffers eternal damnation 1n hell according to the God”s wIsh. 


Others belleve that a being transmigrates from one exIstence to another 
according to kamma and exIsts permanently. For Instance, a bird on a tree flies 
to another tree when the first tree falls down. When the second tree falls down 
agann, 1t flles to a third tree. Likewlise, the soul or living entIty, on dissolution 
Of a øross body or form on which 1t 1s dependent, moves on to another coarse 
body, 1tself remaining everlasting, undestroyed. 


Bhava-Tanha, craving for eternal exIstence takes delight 1n the view that the 
soul or living entify 1s permanent and enduring. This “[” which has been 1n 
permanent exIstence since eternity feels the sensations and wIll go on feeling 
them. Believing thus, 1t takes delight in every obJect experienced by the 6 
senses and also in obJects one hopes to come to enJoy 1n the future. So 1t 
wIshes fo enJoy a prosperous life now and In future; to be born in good happy 
exIstences; to enJoy the good life of human or celestial being. Some wIsh to 
be born always a man, some a woman. All these wishes are craving for 
exIs(ence. Because of this craving, a conditioning InfTluence or potential power 
1S bulilt up for the arIsing of a new life consIsting of the five Agsregates of 
Clinging that are suffering. Thus Bhava-tanha, craving for eternal exIstence, 
1s the Moble Truth oƒ the Origin öoƒ Suƒfferimg. 


8. Tanha or Vibhava Craving for non-existence 


609 


Thịs 1s the craving based on the belief that there 1s exIstence only while alive, 
there 1s nothing after death. It 1s the craving which 1s accompanied by the 
Wrong view of non-existence which holds that nothing remains after death; 
there 1s complete annihilation. This craving likes the Idea that after death, 
exIstence 1s annihilated without any specIal effort. The reason 1s that one who 
holds this view shrinks from the practice of meriforious deeds and does not 
abstain from evIl deeds. The evil deeds committed are also numerous. [f new 
life occurs after death, these evil deeds will bear unwholesome effects that 
they cannot relish. Only 1f nothing happens after death and there 1s no new 
existence wIll their misdeeds be without effect and they can escape scof-Íree 
from all consequences of their evil actlons. Hence this great appeal of the 
nIh1ÏIstic view. 


At the same time, holding that the time for enJoy1ng 1s now, the present life 
before death, they are too eager to go after any desirable obJect of pleasure. 
Hence they go all out In pursuit of their pleasure without thinking of the 
consequences. Such ardent pursuIt of sensual pleasures leads to commission 
of kamma (causes) and sankhara (volitional activifles) every act of which 
constiftutes to formatlon of new life. Each time there Is delipht In, and 
enJoyment of pleasures of the present life, the sensual craving 1s Imparted to 
the conscIousness. Even at death, 1t clings to the obJects seen at deathˆs door, 
and after 1t vanishes, the rebirth consclousness arises holding on to the last 
seen obJects fo øIve rise to a new bIrth of the five Aggregates of Clinging, 
which are suffering. Thus VibhavaTanha, Craving for non-existence, 1s the 
Noble Truth oƒ the Origin oƒ SuƒfJfering. 


SUMMARY 


The true cause of suffering lies In the three cravings namely: craving Íor 
sensual pleasure, craving for eternal existence, and craving for non-exIstence. 


9, Noble Truth of the Cessafion oŸ Suffering 


According to the Buddha who had completely realized the Noble Truth of the 
Cessatlon of Suffering; 1t 1s the complete fading away and extIinction of this 
Craving; 1(s forsaking and giving up; the liberation and detachment from 1t. 
The truth of the cessatlon of suffering 1s then the extinction of 1fs origin, 
craving. In Buddhism, there are 4 stages 1n the extinction of craving. 


610 


a) Firs( Stase of Sainfhood - One who has realized the Flrst Stage of 
SaiInthood 1s called a sotapanna or stream-winner because he has entered the 
stream that leads to Nibbana. The stream represents the Noble Eightfold Path. 
A sotapanna has unshakeable faith In the Buddha, Dhamma and Sangha. He 
neither violates the 5 precepts or commits the heInous crimes. He has also 
destroyed self-1llusion (sakkaya ditth1), doubts (vicikiccha) and false practices 
(silabbata paramasa) that do not lead to the end of suffering. As he has not 
eradicated all the fetters that bind him to exIstence, he will suffer not more 
than seven rebirths In the sense sphere. For the sotapanna, the doors of the 
woeful sfates are closed forever and he wIll never revert to a world-ling agan. 
He wIll eventually attain Arahantship and enter Nibbana. 

There are three types of sotapannas, depending on the number of rebirths 
before they attain Arahantship and enter Nibbana namely: 


EkabIjJI-sotapanna = enters Nibbana after one lIfe. 


Kolamkola-sotapanna = enters NIbbana after two to sIx lIves. 


Sattakkhattu-parama-sotapanna = enters NIbbana after seven lives. 


b) Second Sfase öoÉ Sainfhood - One who has realized the Second Stage of 
Sainthood 1s called a sakadagamnn, which literally means “once returner”. The 
Second Sainthood knowledse further weakens the grosser forms of sensual 
craving and 1ll-will to the extent that he wIll suffer not more than 

one rebirth 1n the sensual plane before he attains Arahantship. Compared to 
the sotapanna, the sakadagamin has less greed or lust (raga), 1ll-will (dosa) 
and delusion (moha). Thus he 1s nobler than the sotapanna. 


c) Third S(ase of Sain(hood - One who has realized the Third Stage of 
SaInthood 1s called an anagamin. Since this stage of sainthood destroys the 
fetters of 1lIwIll and sensual craving, an anagamin wIll no longer experlence 
anger, hatred, worry, desparr, fear, and any other unpleasant mental feeling; 
neither will he crave and enJoy sense pleasures. However, the subtle forms of 
craving (such as exIstence 1n the fine material pÏlane) and Ignorance are still 
dormant. Thereafter, he 1s not reborn 1n the sensual plane but In the Pure 
Abodes where he attains the Final Stage of Sainthood and lives tilI the end of 
his life. Anagammm' literally means 'non-returner', one who wIll not be reborn 
1n the sensual realms. 


611 


đ) Einal S(aøe of Sainí(hood - One who has realized the Final Stage of 
Sainthood 1s called an Arahant. An Arahant has completely destroyed all 
forms Of craving and eradicated all the SamyoJanas or Fetters that bind one to 
exIstence. As his mind 1s always free from all defilements, 1t 1s at the purest 
state, making him the noblest one. He 1s a true SaInt, worthy of respect by 
men and devas and worthy of receiving alms which are offered to him with 
the Intention of enJoying the benefits In the present life as well as in future 
lives. 


An Arahant, literally meaning a Worthy One, does not accumulate fresh 
kamma and he 1s not subJect to rebirth because the conditions for his rebirth 
have been destroyed. The Arahant understands: 

“Birth 1s exhausted, the Holy Life has been lived out, what was to be done 1s 
done, there 1s no more of this to come””. 

The Arahant has completely realized /Nibbana, the Noble Truth oƒ the 
Cessafion oƒ Suƒffering. 


(Buddhism Course by Bro. Chan Khoon San - do Quảng Tuệ Dung sưu tầm) 
_—-OOO--- 


Ignorance That Is Confused As To The Nature Of Reality 


All of this in the end comes down to I1gnorance, or delusion, meaning the 
fundamenfal Ignorance that 1s confused as to the nature of reality. The actual 
nafure of realIty, or suchness, 1s what we called earlier the la truíh. Then 
we had 1dentified two levels of truth: the way things appear and the way they 
truly are. Here we are talking not about how things appear but about the way 
they are, in terms of their ultimate, absolute nature. So what 1s the actual 
nature of things? They are empty of any Intrinsic exIstence. But this 1s not 
how things appear to us or how we perceIve them. Everything — from our own 
Inner experlences, to the phenomena 1n the external world — appears to us as 
exIsting somehow 1ndependently and In 1ts own right. And the mind that takes 
them at face value, as possessing some ultimate kind of exIstence, 1s what we 
call the ignorance that 1s conƒused as to the nature ðoƒ reqly. 


So as we have seen, this deluded clinging to true exiIstence, which 1s the 
fundamental basis for the mental afflictions, 1s a mistaken state of mind. The 
way the mind perceIves thinøs 1s not how they are In reality. However, If 1s 
not simply a matter of failing to recognIze how things actually are. Although 


612 


1n reality thinøs are empty of Intrinsic exIstence, the ordinary mind perceIves 
them as 1f they did actually have some 1ntrinsic reality. What we are dealing 
with here 1s a perception that 1s completely distorted and mistaken. 


Now there could not be a starker contrast between the misperceiving mind 
that cling the things as 1ƒ they had Intrinsic reality and the mind that perceIves 
the emptiness of 1ntrinsic reality. They are two modes of perception that are 
diametrically opposIte. ÀAs the moment the tendency to misperceive things as 
real 1s strongly established in our minds, because we are so famillar wIth 1t. lt 
seems almost natural or Instinctive. No sooner do we see something than 
automatically we think. ““That 1s really there. It really does exIst.” But that 1s 
Just our assumption. The more we reflect on the actual nature of things, the 
less clear this kind of assumption wIll begin to seem. And the more Infently 
we examine thinøs, the less entrenched this misperception w1ll become. 


It 1s true that we react almost Instanfaneously, saying to ourselves. “Of course 
this 1s real. It”s here. It can actually do me some good, or harm. It works.” We 
are simply taking things at face value and trusting 1n how they appear. If this 
Were an accurate perception of things, then the more we Investigated them, 
the clearer their reality would become. But this 1s 

not the case. So our perception of things as real or Iinherently existing 1s 
fortified solely by 1ts famillarIty; once examined and put to the test. It w1lÏ not 
hold up. It can onÏy ever ø1ve us a semblance of certainty but never a deep and 
øenuine convicfion. 


Now, a mind that perceIves the lack of true reality In things wIll not be In 
accord with how things appear, while by contrast a mind that takes things to 
be real does apree with how things appear. Yet despite the fact that the 
perceptions of the lack of true reality simply does not seem to tally with 
appearances, when you Investigate and examine to see whether 1t does 
correspond to the actual nature of things, you wIll find a real certainty. So 
these two ways of perceIving are fundamentally at odds with one another. One 
Of them 1s backed up by valid reasoning, while the other 1s not. And whatever 
1s backed up by valid reasoning, wIll only ørow stronger, the more we become 
accustomed to reflecting on 1t. 


Two Types Of Afflictions, Two Kinds of Anftidotes 


Let us turn now to the afflictHons or disturbing emotlons. We can distinguish 
fWO S€Daraf€ Caf€gOrI€S: 


613 


* Affictions that are linked to distorted views 
* Afflictions that are not assocIated with views or beliefs 


Anger and desire, for example, are among those afflictions that are not due to 
distorted views. The “views of the transitory collection,” extremely views, 
and wrong views are among the afflictions that are linked to distorted vIews. 
These are also collectively known as deluded infelligence, because they do 
have the power to engender a depree of apparent certainty about thinøs. 

The division Iinto two types of afflictlons — those assoclated with a distorted 
view and those not specifically linked to belief— wIll naturally be reflected In 
theIr respective antidotes. For example, the antidote to anger 1s meditation on 
loving kindness, and the antidote to desire 1s meditatlon on repulsIiveness. 
Both of these functions as antidotes because they are state of mind that are 
complete opposites of the disturbing emotions In question, and they are what 
we call confrontational anfidotes. When we meditate on love as an antidote 
{O anger, we are suppressing that anger through love. This 1s a way of 
confronting the emotion, but 1t 1s not the same as an antidote that eliminates 
the emotion altogether. 


Consequenly two different types of antidotes are discerned: antidotes that 
work agaInst emotlons and antidotes that eliminate them. In this case, love 
wIll diminish our anger to a certain exfent, and so It IS a conƒfronfafional 
anfidore. But the real root of anger 1s Ignorance and clinging to true exIstence, 
which bolls down to deluded rmfelligence. So 1n order to get rid of thịs 
đistortion of our own Intellieence and wisdom, the antidote we have to apply 
1s the wisdom that 1s the realization of selflessness. 

Neither loving kindness, which 1s the wish that beings might be happy, nor 
compassion, which 1s the wish that they be free from suffering, 1s based on 
this realization of selflessness. This 1s why they cannot eradicate the kind of 
afflictions that are connected with distorted views. 

( His Holiness The Dalai Lama 1n “Mind In Comfort And Ease”) 





---0OO--~ 
 W1- gu x9 ng ®+- 

` - “2 3ý: $ 
t: &: tự 2 
“1%: g #¿' đi 
§Erủ: + Ấy. 
MẸ 1:4 ¡ ®%. 
»%: :` Bử jẩp 
ý: SG: H La &: 
RẺ h _ 
L2 €L nể Sài „#h + xẹ 


Tứ Diệu đề hay Tứ Thánh Đề - Giáo o lý căn bản của đạo Phật nằm trong 
bài pháp đầu tiên cuả đức Thích-Ca Mâu-N¡. Sau khi ngài đắc đạo, đức Phật 
thuyệt bài pháp thứ nhât cho nhóm ông Kiêu-Trân-Như tại vườn Lộc Uyên, 


614 


đó là kinh Chuyên Pháp Luân mà nội dung là Tứ Diệu Đề (bốn chân lý vi 
diệu, bôn sự thật chắc chăn, rõ ràng). 


Đây có thể gọi là lễ khai mạc của nền Giáo pháp đạo đức cho thế gian, hay là 
lễ đặt nền tảng của định luật công bình vĩnh viễn, hoặc là ngày "Bánh xe Pháp 
bắt đầu luân chuyền trên thế gian". Đức Phật đặt nền tảng cho đạo. Khởi đầu 
đức Phật dạy phải xa lánh hai điều thái quá: 


1.Chẳng nên say đắm theo cuộc đời vui sướng, khoái lạc vì đó là đường lối 
thâp hèn, thô bỉ, phàm tục, không xứng đáng, vô ích, không đưa đên chỗ giải 
thoát. 


2. Chăng nên sống một cuộc đời kham khổ, hành thân hoại thể, làm cho hao 
mòn sức khỏe vì đó là đường khô hạnh, vô ích, không đem lại kêt quả tôt đẹp. 


Như-Lai đã tránh hai cực đoan ấy và nhờ đi trên đường trung đạo, không lợi 
dưỡng, không hành xác, nên Như-Lai tìm được sự an tịnh, sự hiểu biết, sự 
sáng suốt. Như-Lai được hoàn toàn giải thoát khỏi nẻo sanh, lão, bệnh, tử. 
Như-Lai đã chứng đạo quả Niết-Bàn. 


Khố-đế: Cuộc đời là bể khổ, “nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước đại 
dương”. Đức Phật không bi quan yếm thế, Ngài chỉ nhận xét sự thật đó của 
kiếp nhân sinh mà thôi, đồng thời Ngài dạy chúng sinh con đường thoát khổ. 
Khổ thì nhiều nhưng không có cái khổ nào bằng cái khổ sinh tử luân hồi. Đạo 
Phật có mục đích chỉ dẫn cho chúng sinh con đường giải thoát khỏi cái khô 
sinh tử luân hồi đó. 


Tập-đê: Nguyên do của khô là tham dục. Đào sâu vân đê, sẽ thây cái gôc “vô- 
minh”, tức là sự mê mờ không thây chân lý của vũ trụ, của nhân sinh. 


Diệt-đế: Muốn diệt khổ, thì cách duy nhất là diệt vô-minh, diệt tham dục. 


Đạo-đế: Phương pháp diệt khô, diệt tham dục là bát chánh đạo. Tám chỉ này 
của con đường tu hành được gom lại ba là tam học, tức giới, định và huệ: 

- _ Giới gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 

- _ Định gồm chánh tinh-tắn, chánh niệm, chánh định, 

- Huệ gôm chánh kiến, chánh tư duy. 


Bát Chánh Đạo — Bát Chánh Đạo tiếng Phạn gọi là aryastangika marga, là 
con đường tám nhánh đề thoát khỏi khổ, là chân lý cuối cùng của Tứ diệu đề. 


615 


Bát chánh đạo là một trong 37 Bỏ-đề phần hay 37 giác chi. Bát chánh đạo 
được chú giải rõ qua dịch phẩm “Con Đường Cô Xưa” đã giúp người học Phật 
tập chú vào những điểm giáo lý cốt lõi nhất đã được tất cả các Tông phái công 
nhận như là điểm chung đồng và thuần túy nhất của đạo Phật. Thông suốt 
được những điểm giáo lý này có thê được xem như đã thâm nhập toàn bộ con 
đường giác ngộ giải thoát của đức Phật. Bát chánh đạo gồm có: 


I1. Chánh kiên — Gìn giữ một quan niệm xác đáng vê Tứ diệu đê và giáo 
lý vô ngã. 


2. Chánh tư duy — Suy nghĩ hay có một mục đích đúng đắn, suy xét về ý 
nghĩa của bôn chân lý một cách không sai lâm. 


3. Chánh ngữ - Không nói dối hay không nói phù phiếm. 
4. Chánh nghiệp — Tránh phạm giới luật. 


5. Chánh mệnh — Tránh các nghề nghiệp liên quan đến sát sinh (giết hại 
sinh vật) như đô tê, thợ săn, buôn vũ khí, buôn thuôc phiện. 


6. Chánh tin tân — Phát triển nghiệp tốt, diệt trừ nghiệp xấu. 
7. Chánh Niệm - Tỉnh giác trên ba phương diện Thân, Khẩu, Ý. 
8. Chánh định - Tập trung tâm ý đạt bốn định xuất thế gian. 


Bát chánh đạo không nên hiểu là những “con đường” riêng biệt, theo ba môn 
học, hành giả phải thực hành Gi1ới (chánh đạo từ thứ 3 tới thứ 5), sau đó là 
Định (chánh đạo từ thứ 6 đến thứ 8) và cuối cùng là Huệ (chánh đạo thứ I và 
2). Chánh kiến 1 là điều kiện tiên quyết để đi vào Thánh đạo và đạt tới Niết- 
bàn. 


Phật giáo Đại thừa hiểu Bát chánh đạo có phần khác với Tiểu thừa. Nếu Tiểu 
thừa xem Bát chánh đạo là con đường dẫn đến Niết-bàn thì Đại thừa đặc biệt 
coi trọng sự giải thoát khỏi Vô minh để giác ngộ tính Không (sunyata) là thê 
tính của mọi sự vật. Trong tinh thần đó, Luật sư Thanh Biện giải thích như 
sau: 

1. Chánh kiến là tri kiến về Pháp thân (Tam thân). 

2. Chánh tư duy là từ bỏ mọi chấp trước. 

3. Chánh ngữ là thâu hiểu rằng pháp vượt trên mọi ngôn ngữ. 


616 


4. Chánh nghiệp là tránh mọi hành động tạo nghiệp, kế cả thiện 
nghiỆp. 

5. Chánh mệnh là tri kiến rằng, tất cả các Pháp không hè sinh thành 
biến hoại. 

6. Chánh tin tấn là an trú trong tâm thức vô sở cầu. 

7. Chánh niệm là từ bỏ mọi thắc mắc về có-không (hữu-vô). 

§. Chánh định là giữ tâm vô phân biệt bằng cách vô niệm. 


GIỚI, ĐỊNH, HUỆ 


Tứ Diệu Đế: Khô Đề (đời là bể khô), Tập Đề (nguồn gốc cuả đau khổ là ái 
dục), Diệt Đê (diệt khô, chứng ngộ Niệt Bàn), Đạo Đê (thực hành bát chánh 
đạo đê thoát khô). 


Bát Chánh Đạo: con đường gồm § nhánh: 1. Chánh kiến 2. Chánh tư duy 3. 
Chánh ngữ 4. Chánh nghiệp 5. Chánh mạng 6. Chánh tin tân 7. Chánh niệm 
S. Chánh định 


Tám đường thu gọn thành ba: tam lộc gồm: Giới, Định và Huệ. 


GIỚI: Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng. 
ĐỊNH: Chánh Tin Tân, Chánh Niệm và Chánh Định. 
HUƑ: Chánh Kiên và Chánh Tư Duy 


GIỚI: những điều cấm ky, những kỷ luật phải theo đề tiến lên phẩm hạnh cao 
qúy. Giới đặt trên căn bản từ bị, làm lợi ích cho mình và chúng sinh. 
Chánh giới: là không nói dôi, không vu không, không nói thô lô cục căn, 
không nói đê gây bât hòa những người khác. Nói thật nói ôn hòa nhã nhặn, 
biệt nhịn, bớt nói hay không nói... 

Chánh nghiệp: tạo nghiệp lành băng cách nghiêm trì ngũ giới. 

Chánh mạng: mưu sinh không được hại đến người khác, nghiã là chọn nghề 
lành; không buôn bán độc dược, ma tuý, khí giới; không mở sòng bạc; không 
mô thịt súc vật đem bán; không buôn người mua nô lệ; không gây chiến tranh 


giết chóc.. 


ĐỊNH - Thực hành bằng chánh tin tấn, chánh niệm và chánh định. 


617 


- Chánh tin tấn: đem ý chí thi hành bằng 4 câu: Điều ác đã sinh thì gắng 
chấm dứt - Điều ác chưa sinh thì găng đừng cho sinh - Điều thiện chưa làm 
thì găng làm - Điều thiện làm rồi thì gắng phát triển thêm. Đó gọi là tứ chánh 
cần. 

- Chánh niệm: biết đầy đủ và trọn vẹn các hoạt động cuả thân và tâm, 
chúng phát sinh ra sao, thay đổi ra sao, biến đôi thế nào. Quan sát rành rẽ, chỉ 
huy được ta trở thành điềm đạm hơn, không phát ngôn và hành động vội vàng. 
- Chánh định: giữ cho tâm không chạy lăng xăng, tránh “tâm viên ý mã”. 
Thiền định, chỉ quản cần phải có thiện tri thức chỉ dạy cho, không thể coi 
thường được. 


HUẸ - gồm chánh kiến và chánh tư duy 


- Chánh tư duy: tư tưởng chân chánh. Tư tưởng là gốc hành động và lời 
nói. Phải tư tưởng về những mục cao siêu như từ bi hỷ xả, tư tưởng về dứt bỏ 
ái dục, tư tưởng về giải thoát. 

- Chánh kiến: trước hết tìm hiểu tứ diệu đề đem ứng dụng vào cuộc sống 
hằng ngày để rút ra các bài học thực tế cho bản thân... 

Chánh kiến là nhìn sự vật theo lời Phật dạy, lúc tâm an trụ đến một trình độ 
cao sẽ không còn vô minh, sẽ xem xét sự vật theo đúng thực tướng cuả chúng. 


Vô minh: không minh bạch, không nắm được vô ngã. 


The Four Noble Truths and The Eightfold Path 
(Tứ Diệu Đề và Bát Chánh Đạo) 


It has been suggested that the form of the Four Noble Truths 1s based on 
early Indian medical diagnostic practice. To the Buddha our malady 1s 
dukkha, we experlence life as unsatisfactory or paInful. He goes on to 1dentIfy 
Trishna (“craving”, literally “unquenchable thirst”). He 1nsists that there 1s a 
“cure” for dukkha and 1dentifies this as the Noble Eightfold Path. 

Thịs path 1s composed of “ripght view, ripht thought, right speech, right action, 
right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration”. 


These are subdivided 1nto three groups: Insight or understanding (prajnya — 
ripht view and right thought); morality (shila — right speech, right action and 
ripht Iivelihood) and meditation (Samadhi — right effort, right mindfulness and 
rIipht concenfration). 

-—-0Oo--- 
Four Sacred Mounftains of Buddhism - Tứ đại danh sơn 


618 


Of the various religions in China, Buddhism 1s the most popular and 
widespread. It has a history of close to 2,000 years in China. The country's 
different geographic areas and languages mean Chinese Buddhism can be 
rouphly divided Into Han (Chinese) Buddhism, Tibetan Buddhism and 
Theravada Buddhism. Han Buddhism prevaIls among the population of the 
dominant Han ethnic group, and Tibetan Buddhism 1n Tibet, Inner Mongolia, 
Qinghali, Gansu and other Tibetan communities, while Theravada Buddhism 
1s prevalent among the Dai minorIty in Yunnan Province. 


In Han (Chinese) Buddhism, Mt. Wutal, Mt. Emel, Mt. Putuo and MIt. Jiuhua 
are regarded as the Four Sacred MountaIns. According to legends, these four 
øreat Mountains are the locatlons of the enliphtenment of Bodhisattvas 
'Wenshu, Pux1an, Guanyin and Dizang. The Four Sacred MountaIns are famed 
for their rare Buddhist librarles, cultural antiques, splendid Buddhist 
architecture and beautiful scenery. 


Mt. Wutai - Ngũ Đài Sơn 


Located in Wutai County, Shanxi Province, Mt. Wutai 1s one of the five 
pllgrimage sites of Buddhism 1n the world, the other four being Nepal's 
Lumbini and Indias Kushinagara, Mrgadava and Buddhagaya. Wutal 1s 
especially dedicated to the Bodhisattva of wisdom, or Wenshu In Chinese. 


Mt. Wutai became the most sacred site of Chinese BuddhIsm around AD 67. 
It now holds more than 50 temples; the famous ones are XIantong Temple, 
Tayuan Temple, Pusading Temple and Foguang Temple. 

XIantong Temple 1s one of the oldest in China and the first destination for 
pilgrims. The Great White Pagoda, or Sarira Stupa, of Tayuan (Pagoda 
Courtyard) Temple 1s a landmark of Mt. Wutal. Pusading, or Bodhisatva 
Summtt, 1s the largest and most Important temple of Tibetan Buddhism on MI. 
Wutal. 


Mt. Emei - Nga Mi Sơn 
Mt. Emei Is located 160 kilometers southwest of Chengdu In Sichuan 
Province. In 1996, Mt. Emel, along with the nearby Leshan Giant Buddha, the 


largest stone-carved Buddha 1n the world, was declared a UNESCO World 
Natural and Cultural Heritage Site. 


619 


Construction of Buddhist temples in the area started 1n the second century 
and reached 1ts heyday 1n the lI5th century. At present, there are almost 30 
temples on Mt. Emel, Including the famous Baoguo Temple and Wannian 
Temple. 


Baoguo Temple 1s the oldest and best-preserved temple 1n Mt. Emel. It houses 

two renowned treasures: a 2.4-meter-tall porcelainn Buddhist statue and a 2.3- 
meter-tall and 25-ton bronze bell. Wannian Temple, one of the main temples 
in Mt. Emel, was buIilt in 420. According to historical records, the temple has 
survived 18 earthquakes over 400 years. Besides the sacred temples, the 
Golden Summit of Emel, 3,Ø79 meters above sea level, 1s also worth a vISIt. 
It displays all the glamorous features of the Ideal Mounftam: a sea of clouds, 
an auspIcIous halo and sacred lamps. 


Mt. Putuo - Phố Đà Sơn 


Putuo mounfains 1s actually a small part of the Zhoushan Islands. It lies 100 
nautical miles east of Hangzhou Bay, Zhejiang Province. 


There are three maJor temples on Putuo — PuJi, Fayu and HuIji. PuJi Temple 

has the Islands oldest structure — the Yuan Dynasty Duobao (Abundant 
Treasures) Pagoda. In Fayu Temple stands a stone stele from Wanlr's Reign 
(1573-1620) In the Ming Dynasty, carved with an Image of Bodhisattva 
Guanyin holding a willow twIg 1n her hand. The temple also houses the Nine- 
dragon Haill, a replica of 1ts ruined predecessor In the early Ming Imperial 
Palace In NanJing. Its calsson celling carved with nine dragons reveals the 
exquIsite workmanshIp of anclent ornamental architecture. 


Mt. Jiuhua - Cửu Hoa Sơn 


Located 1n Chizhou City on the southern bank of the Yangtze River in Anhul 
Province, Mt. Jiuhua has over 70 noted peaks, about half of them exceeding 
1,000 meters In height, with the highest at 1,342 meters. It has beautiful 
valleys, streams and waterfalls. The mountain 1s shaped like a lotus flower, 
and 1s reputed as the most famous mountain in Southeast China. 

Huacheng Temple, built in the Jin Dynasty (265-420), 1s the oldest and most 
prominent temple on the mountaIn. Not far from the east of Jiuhua Street 1s 
the Baisui (Hundred-year-old) Palace, a temple built on the steep cHÍf in the 
local residence style. “hiyuan Temple 1s a labyrinthine complex following the 
confours of the mountainside. Its tiered palatial roofs create a maJestic and 


620 


spectacular sipht. Dongya Temple also clings to a steep cHíff. Ganlu 1s a 
tranquil temple, and now houses the Anhui Province Buddhism Seminary. 


Tứ đại danh sơn Phật giáo Trung Quốc 
Ngũ Đài Sơn 


Ngũ Đài Sơn năm ở huyện Ngũ Đài tỉnh Sơn Tây là ngọn núi đứng hàng đầu 
trong Tứ đại danh sơn Phật giáo Trung Quốc, là một trong năm thánh địa Phật 
giáo của thế giới. Từ thời Minh Đề Đông Hán đến nay, Ngũ Đài Sơn luôn 
luôn là thánh địa Phật giáo, trải qua nhiều thế hệ tu tạo, đến nay trên núi tháp 
mọc tua tủa, chùa Phật san sát, chùa Phật trên năm đỉnh núi khi nhiều nhất lên 
tới 360 ngôi, tăng lữ khoảng 10 nghìn người, là những kiến trúc chùa chiền 
lớn nhất Trung Quốc. Ngũ Đài Sơn đã quy tụ nét tỉnh túy của Phật giáo Ấn 
Độ, Phật giáo truyền thống Tạng, Phật giáo truyền thông Hán, tôn giáo, nho 
giáo và đạo giáo dân gian, cũng như văn hóa Tam Tấn, là hình ảnh thu nhỏ 
của Phật giáo Trung Quốc, được coi là kho báu nghệ thuật kiến trúc cổ Trung 
Quốc; Nhà triển lãm nghê thuật tượng Phật giáo Trung Quốc; Đóa hoa âm 
nhạc Phật giáo Trung Quốc và Trung tâm giao lưu văn hóa Phật giáo quốc tế. 
Ngũ Đài Sơn có văn hóa Phật giáo lâu đời, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, 
đất thánh Phật giáo, thắng cảnh nghỉ mát, đã dung hòa văn hóa Phật giáo, văn 
hóa sinh thái và văn hóa Hoàng gia thành một khối. 


Ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch là ngày sinh của Văn Thù bồ tát, cứ đến ngày 
này là Ngũ Đài Sơn tổ chức đạo tràng phụng chỉ. Ngoài ra, từ ngày 25 tháng 
7 đến ngày 25 tháng 8 hàng năm còn tô chức tháng du lịch quốc tế Ngũ Đài 
Sơn. 


Nga Mi Sơn 


Nga Mi Sơn năm ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, cách thành phố Thành Đô 
130 km, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và Phật giáo với nhiều truyền thuyết 
huyền bí, cũng như văn hóa đạo giáo nỗi tiếng thế giới, là một trong Tứ đại 
danh sơn Phật giáo Trung Quốc, được đặt nhã danh là: "Nga MI đẹp nhất thiên 
hạ”, "Thiên hạ danh sơn", "Vương quốc động thực vật” và "Viện bảo tàng địa 
chất". Trái núi chính Kim Đỉnh cao hơn mặt biển 3077 mét, có bốn kỳ quan 
nôi tiếng là biển mây, cảnh mặt trời mọc, Phật quang và đèn thánh. 


Nga Mi Sơn là đạo tràng của Phố Hiền bồ tát, tương truyền Phật giáo được 
truyền vào núi Nga MI từ thê kỷ I công nguyên, trải qua gân 2000 năm phát 


621 


triển, trên núi Nga Mi đã để lại khá nhiều đi chỉ văn hóa Phật giáo và sản sinh 
khá nhiều cao tăng đại đức, khiến núi Nga Mi dần dần trở thành thánh địa 
Phật giáo có sức ảnh hưởng sâu sắc tại Trung Quốc cũng như trên thế giới. 
Tượng Phật trong các chùa chiền với nhiều loại bằng đất, gỗ, ngọc, đồng, sứ.... 
tạo hình sống động, nghệ thuật tinh túy, thí dụ như pho tượng đồng Phố Hiền 
cưỡi voi đặt trong chùa Vạn Niên được coi là pho tượng tuyệt diệu nhất trên 
núi, là bảo vật đệ nhất quốc gia. 


Ngày hội văn hóa Phổ Hiền núi Nga MI được tô chức vào ngày I0 tháng 9 
hàng năm. Hội chùa được tô chức từ tháng 3 đên tháng 4 hàng năm, còn hội 
đèn được tô chức vào đêm mùng I và I5 hàng tháng âm lịch. 


Phố Đà Sơn 


Phổ Đà Sơn ở trong biển Đông Nam huyện Định Hải tỉnh Chiết Giang, truyện 
Ký gọi là Nam Hải. Phổ Đà mở núi xây chùa vào những năm đầu đời Ngũ Đại 
xa xưa. Phố Đà Sơn tên cũ là Tiêu Bạch Hoa, gọi là Bồ Đà Lạc Già. Tên khác 
là Mai Sầm Sơn. 


Phố Đà Sơn với hơn ba trăm ngôi chùa lớn nhỏ, mười hai tháp Phật với kiến 
trúc đặc biệt. Những am viện lợp tranh kết cỏ đó đây liền nhau có thứ tự, cùng 
với khí hậu ôn hòa, phong cảnh tao nhã đặc biệt. Là thánh địa của Phật Giáo 
Trung Quốc nên hàng năm có rất nhiều đoàn khách thập phương đến viếng 
thăm cảnh đẹp của Phố Đà Sơn. 


Cứu Hoa Sơn 


Cửu Hoa Sơn bao gồm 99 đỉnh núi và đỉnh cao nhất đến 1.341 m. Hầu hết 
những ngôi chùa trong vùng bắt nguôn từ Phật giáo Đại thừa. Đây là ngọn núi 
nôi tiêng có phong cảnh đẹp, cùng những ngôi đên cô, găn liên với Địa Tạng 
Bô Tát. 


Cửu Hoa Sơn hiện còn tồn tại những ngôi đền cô nổi tiếng như: Đông nam đệ 
nhất sơn, còn gọi là Hóa Thành Tự, là ngôi chùa trung tâm của Cửu Hoa Sơn. 
Nơi đây có bảo tháp mai táng ngài Kim Kiều Giác, còn gọi là bảo tháp Địa 
Tạng. Ngoài ra còn có bảo điện Bách Tuế Cung, nơi thờ thân thể Vô Hà Thiền 
Sư, người đã dùng cây cỏ làm thức ăn, cất thảo am tĩnh tu nơi rừng sâu, tự 
trích máu mình đề viết bộ kinh Hoa Nghiêm, truyền thuyết sau khi ông mất 
thân thể không tiêu hủy nên được thờ nơi đây. 
-—-0Ö0--- 


622 


Erailty — tình trạng dễ vỡ, mỏng manh 

Frankincense — hương trầm cuả Phi Châu 

Fratricidal - giết anh, giết chị, giết em 

Freak — tính đồng bóng, hay thay đôi 

Frenetic — điên cuồng 

Fresco — tranh vẽ trên tường 

Frescoer - người vẽ bích họa 

Fret - phiếm đàn, hoa văn chữ triện 

Fringe — tua, khăn quàng cô 

Frivolous — phù phiếm, nhẹ dạ 

Frolic — vuI vẻ, vui nhộn 

Frothy - sủi bọt 

Frown — cau mày, vẻ nghiêm nghị 

Frugal - tiết kiệm, thanh đạm 

Frumpy — unattractive, dowdy = tôi tàn, không lịch sự 
Furore - sự khâm phục, ưa chuộng nhiệt liệt 

Fusillade — number of shots fire simultaneouslÌy 
Futility — vô ích, vô hiệu quả (adJ. futile) 

Euture Buddha - Japanese, Miroku; Chinese, Mi-lo Fwo; Tibetan, Byams- 
pa; Vietnamese, Di-Lặc; Korean, Mi-rug. 


According to some Buddhist traditions, the period of the Buddhist Law 1s 
divided 1nfo three stages: a first period of 500 years, of the turning the Wheel 


623 


of the Law; a second period of 1,000 years, of the deterioration of the Law, 
and a third period of 3,000 years (called Mappo 1n Japan) during which no 
one practises the Law. After this, Buddhism having disappeared, a new 
Buddha wIll appear who wIll again turn the Wheel of the Law. Thịs future 
Buddha 1s still in the Tusita heaven, In the state of a Bodhisattva. Gautama 
Buddha himself will enthrone him as his successor. The name means 
'benevolence' or friendship. He 1s now living his last existence as a 
Bodhisattva. In anticipaton of his Iimminent arrival, he 1s sometimes 
considered as a Buddha and g1ven the title of Tathagata. 

To Maitreya, the Euture Buddha 





Fire of great kindness 
Blazing, consuming all anger 
Shining, clearing dark Ignorance 
'With brilliant light of wIsdom 
Protector of all beings 
Loving them like a mother 
To You, the Future Buddha 
We bow down In deep devotion 
OM Buddha Maitreya Mem 
OM Buddha Maitreya Mem 


Maitreya 1s a bodhisattva revered by Buddhists of most schools. His name 
derives from the SanskrIt word maltri meaning caring or "loving-kindness"” 
(in Pali, metta.) He 1s one of the few detfies depiIcted 1n paryanka asana -- 
seated with legs hanging, like a Westerner. He 1s currently believed to be 
functioning 1n the Tushita heaven, and wIll be born on earth for the benefit of 


624 


beings 4, 000 years [or 5, 000, according to another source] after the passing 
of Shakyamumi Buddha. 


A scriptural source for this date 1s Shakyamunrs response to Shariputras 
questions (The Surangama Sutra.) He responded that Maitreya would appear 
before the last of The FIve Disappearances: 


The disappearance of Attanments, the disappearance of Method, the 
disappearance of Learning, the disappearance of the Symbols [the outward 
forms] and the disappearance of the Relics... 


And, regarding that last disappearance: 


Then when the Dharma of the Perfect Buddha 1s 5,000 years old, the relics, 
not receiving reverence and honor, wIll øo to places where they can be 
†ececIved... 


Varlous øroups, Including authoritIles of belief systems other than Buddhism, 
calculate the date according to theIr own agendas. 

-—=0O0--- 
Phật Di Lặc - Đối với Phật tử ngày mồng một tháng giêng không những là 
ngày đón tổ tiên về ăn Tết với con cháu, mà còn là ngày vía đức Di Lặc. Chúng 
ta chí tâm đảnh lễ Ngài Di Lặc băng câu: “Wưm mô Long Hoa Giáo chủ 
đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật”. 


Theo các điều còn ghi lại trong kinh sách thì Bồ-tát Di Lặc có dự các buổi 
thuyết pháp của đức Phật Thích Ca và đức Phật Thích Ca đã dạy rằng: sau khi 
nhập diệt thì Ngài Di Lặc sẽ lên trụ trên cung trời Đâu Suất, Ngài Di Lặc được 
thọ ký thành Phật và là giáo chủ của hội Long-Hoa. Thông thường, chúng ta 
hiểu rằng Ngài là một vị Phật trong tương lai, nối tiếp Phật Thích Ca. Điều 
này không có gì là mơ hồ, là không tưởng, bởi vì chính đức Phật Thích Ca đã 
dạy: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Vậy nhân ngày vía 
đức Di Lặc, chúng ta hãy nhớ rằng ai ai cũng có Phật tánh, ai ai cũng có thê 
thành Phật, mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Tu tập để vén màn vô minh che lắp 
thì Phật tánh hiên bày. 


Chúng ta chớ có tự khinh mình không đủ khả năng thành Phật, làm như thế 


thì cũng giông như người cùng tử kia có cha là triệu phú mà không dám nhận, 
làm như thê thì cũng chăng khác gì người nghèo khó kia có hạt ngọc báu thắt 


625 


trong chéo áo mà không hay! Thường bất khinh Bằ- tát chắp tay chào mọi 
người và nói rằng ai cũng sẽ thành Phật, chúng ta cần hiểu rõ lời của Ngài. 
Chúng ta vẫn gọi Ngài Di Lặc là Phật Di Lặc. Thật ra bây giờ Ngài đang là 
một vị Bồ-tát trụ trên cung trời Đâu Suất, sau này mới thành Phật. Nói rõ ra 
thì kiếp đã qua là Trang nghiêm kiếp; kiếp hiện nay là Thiện kiếp hay Hiền 
kiếp: đã có các vị Phật là Câu-Lưu-Tôn, Câu-Na-Hàm, Ca-Diếp, Thích-Ca 
Mâu-N¡, sau Phật Thích-Ca sẽ đến Phật Di-Lặc rồi tiếp đến các vị khác, cho 
đến lúc đủ một ngàn vị Phật thì hết Thiện kiếp. Sau đó mới là kiếp vị lai, gọi 
là Tinh tú kiếp. 


Tượng Ngài Di-Lặc là một vị mập mạp, ngồi phanh bụng, mặt tươi, miệng 
cười, khác hăn với các tượng Phật trang nghiêm, uy nghi và bình an. Có 5, 6 
đứa trẻ bám chung quanh thân Ngài. Sáu đứa trẻ đó chính là lục tặc (6 tên 
giặc) tượng trưng cho 6 cơ quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Có tượng chỉ 
có 5 đứa trẻ thôi, bỏ đi cơ quan “ý”, khó tưởng tượng vì không có hình tướng. 
Năm đứa trẻ quấy phá mà Ngài vẫn cười, coi như không có chuyện gì xảy ra 
cả. Ngài Di Lặc cũng tiếp xúc với trần, song không để cho các trần lôi cuốn 
vào vòng phiền não. Trái lại, nhờ trí huệ, Ngài biết các trần là hư giả, tuy có 
đó nhưng mà là giả. Ngài không bị phiền não trói buộc, Ngài ung dung tự tại. 
Cũng là 6 căn mà phàm phu chúng ta bị lôi cuốn, Ngài Di Lặc lại ung dung. 
Đức Phật Thích-Ca đã dạy trong kinh Lăng Nghiêm như sau: “Sinh tử luân 
hồi cũng do 6 căn, chứng đắc vô thượng bôồ-đề cũng là 6 căn”. Nói rõ ra: “để 
cho 6 căn chạy theo 6 trần sẽ bị luân hồi, không để 6 căn chạy theo 6 trần, sẽ 
đắc bồ-đề” (bồ-đề = giác ngộ). 


_Đạo 't Phật Di-Lặc - Phong hoá (Ninh Ba) 





626 


G 


Gainsay - chối cãi, không nhận 
Gait - dáng đi 

Gambol — nô đùa nhảy nhót 
Garland — vòng hoa, đắc thắng 
Gamut — toàn bộ, hàng loạt 
Garish — lòe loẹt, sặc sỡ, chói mắt 
Garner - vựa thóc, kho thóc 

Gash - vết thương dài và sâu 
Gasp - thở hôn hến 

Gaunt - gầy, hốc hác 


Gaze — nhìn chăm chăm 


Gazetteer — a geographical Index or dictionary 


Gelugpa — the four lineages of TIbetan Buddhism established by Lama 
Tsongkhapa in the 14 century. 

The best known and most widespread among the many schools of the Tibetan 

tradition today 1s the Gelugpa, sometimes simply referred to as the Yellow 

Hat school. It 1s a school of Buddhism founded by Je Tsongkhapa (1357— 

1419), one of Tibet”s greatest scholars. 


During Lama Tsongkhapaˆs time, there was no one master or school versed 
1n all the practices and Lama Tsongkhapa studied with many great masfters 1n 
all the three schools, Sakya, Nyingma and Kagyu. In time, Tsongkhapa 
combined these teachings 1nto a new approach to Buddhism which 1s the 
Gelug lineage, which soon became the most prevalent school of Tibetan 


627 


Buddhism In Tibet. FollowIng the foundation of the first Gelugpa monastery, 
Ganden 1n 1409 by Lama Tsongkapa, the Gelugpa strongly expanded with the 
building of many more monasfic strongholds including Drepung and Sera 
monasferies. Some of the øreatest masters of the Gelug Lineage are: Pabongka 
Rinpoche, TriJang KyabJe Rinpoche, The Dalai Lama and Zong Rinpocbhe... 


Cách-Lỗ Phái - Cách-lỗ phái (Gelugpa), nguyên nghĩa "tông của những hiền 
nhân", cũng được gọi là Hoàng mão phái vì các vị tăng phái này mang mũ 
màu vàng, là một trong bốn tông tại Tây Tạng do Tông-khách-ba 
(Tsongkhapa) thành lập. Tông này đặc biệt nhân mạnh đến Luật tạng (skt., 
pali. vinaya) và nghiên cứu kinh điển. Căn bản của cách tu tập trong tông này 
là những bộ luận Bồ-đề đạo thứ đệ (Lam rim) và những tác phẩm nói về học 
thuyết của các trường phái. Kế từ thế kỷ thứ 17 tông này có trách nhiệm chính 
trị tại Tây Tạng, với sự có mặt của Đạt-lại Lạt-ma, được xem là người lĩnh 
đạo chính trị và tỉnh thần của nước này. 


Giáo pháp của phái Cách-lỗ dựa trên các bộ luận của Tông-khách-ba và hai vị 
đại đệ tử là Giá-tào-kiệt (Gyaltshab, 1364-1432) và Khắc-chủ-kiệt (Kherub, 
1385-1438). Sau một cuộc gặp Văn-Thù-Sư-Lợi trong lúc nhập định, Sư biên 
soạn một bộ sách về giáo lý Trung quán (skt. madhyamaka) có ảnh hưởng trực 
tiếp đến tông Cách-lỗ. Trong những tập sách giảng giải vê các phương pháp 
thiền quán, Tông-khách-ba chỉ rất rõ phương tiện để hành giả có thể đạt được 
tri kiến Trung quán đó. Những tập sách này thường bắt đầu bằng những lời về 
sự không toàn diện của Luân hồi và cách phát triển Bồ-đề tâm. Sau đó là phần 
khai thị để chứng được tính Không. 


Phép tu thật sự nằm ở chỗ làm sao đạt được Định. Sư hướng dẫn rất rõ trong 
các tác phẩm của mình, hành giả phải phối hợp cân đối giữa Chỉ (skt. samatha) 
và Quán (skt. vipasyana) thế nào để đạt được mục đích này. Song song với 
cách tu luyện này, giáo pháp Tantra cũng được xem là phương pháp đặc biệt 
để đạt sự phối hợp cân đối đó. 


Genealogy — the study of family pedigrees = Khoa phả hệ (của con người, các 
sinh vật, ngôn ngữ...) 


Genealosgy (from Greek: øgenea, "øeneration”; and logos, "knowledge”), also 
known as family history, 1s the study of families and the tracIng of theIr 
lineages and history. Genealogists use oral Interviews, historical records, 
øenetic analysis, and other records to obtain information about a family and 


628 


to demonstrate kinship and pedigrees of 1ts members. The results are often 
displayed 1n charts or wrItten as narratIves. 


Generosity - rộng lượng, khoan hồng 

Genetic - thuộc về sinh sản 

Genuflect — qùy gối đề cúng bái 

Genuine - thật, chính công 

Geomancy - môn bói đất (bói bằng những hình vẽ trên đất) 

Geriatric — khoa bệnh tuổi già, lão khoa 

Gesso - thạch cao 

Ghastly - một cách khủng khiếp 

Ghee — bơ sữa 

Ghosf — the troubled spirit 1s an Immature entity (thực thể) with unfinished 
business 1n a past life on earth. Those disturbed entitles are caught In 
a no-man's land between the lower astral planes of earth and the 


spirit world... 


Ma - là một khái niệm trừu tượng, một phần phi vật chất của một người đã 
chêt (hay hiêm hơn là một động vật đã chêt). 


Theo quan niệm của một số tôn giáo và nền văn hóa, con người gồm thê xác 
(mang tính chất vật chất) và linh hồn (mang tính chất phi vật chất). Khi thê 
xác chết, linh hồn xuất khỏi thể xác. Nếu linh hồn đó không có cơ hội đầu thai 
hoặc nơi trú ngụ chung với các linh hồn khác mà tương tác với cõi thực có 
con người sẽ gọi là "ma", "hồn ma", "quỷ": nhưng nếu các phần phi vật chất 
đó tương tác với cõi thực của con người theo tình cảm, theo trách nhiệm được 
giáo hóa của các tôn giáo thì lại gọi là "hồn", "linh hồn", "thánh", "thần", 
"thiên sứ". Phật giáo gọi linh hồn người mới mắt là hương linh. 


Theo "Hành Trình Về Phương Đông” của Dr. Blair T. Spalding, dịch giả 
Nguyễn Phong - Khắp nơi trên thế giới đều có các giai thoại về ma, vì con 


629 


người thường sợ hãi cái gì mà họ không thể nhận thức bằng các giác quan 
thông thường nên họ đã phủ nhận nó. Sự phủ nhận này mang đến niêm sợ hãi. 
Từ đó họ thêu dệt các giai thoại rùng rợn, ly kỳ, không đúng sự thật. Nếu 
chúng ta chấp nhận ma quỷ hiện hữu như một con voi hay con ngựa thì có lẽ 
ta sẽ không còn sợ hãi. 


Khi chết ta bước qua cõi trung giới và cõi này gồm có bảy cảnh khác nhau. 
Mỗi cảnh được cấu tạo bằng những nguyên tử rất thanh mà ta gọi là “dĩ thái”. 
Tuỳ theo sự rung động khác nhau mà mỗi cảnh giới một khác. Tuỳ theo vía 
con người có sự rung động thanh cao hay chậm đặc, mà mỗi người thích hợp 
với một cảnh giới, đây là hiện tượng “đồng thanh tương ứng” mà thôi. Khi 
vừa chết, thê chất cấu tạo cái vía được sắp xếp lại, lớp thanh nhẹ nằm trong 

và lớp nặng trọc bọc phía ngoài, điều này cũng giống như một người mặc 
nhiều áo khác nhau vào mùa lạnh, áo lót mặc ở trong, áo choảng dầy khoác 
ngoài. Vì lớp vỏ bọc bên ngoài cấu tạo bằng nguyên tử rung động chậm và 
nặng nè, nó thích hợp với các cảnh giới tương ứng ở cõi âm, và con người sẽ 
đến với cảnh giới này. Sau khi ở đây một thời gian, lớp vỏ bao bọc bên ngoài 
dần dần tan rã giống như con người trút bỏ áo khoác bên ngoài ra, tuỳ theo 
các lớp nguyên tử bên trong mà họ thích ứng với một cảnh giới khác. Cứ như 
thế, theo thời gian, khi các áp lực vật chất tan rã hết thì con người tuần tự tiến 
lên những cảnh giới cao hơn. Điều này cũng giống như một quả bóng bay bị 
cột vào đó những bao cát; mỗi lần cởi bỏ được một bao thì quả bóng lại bay 
cao hơn một chút cho đến khi không còn bao cát nảo, thì nó sẽ tự do bay bồng. 
Trong bảy cảnh giới của cõi âm, thì cảnh thứ bảy có rung động nặng nê, âm u 
nhất, nó là nơi chứa các vong linh bất hảo, những kẻ sát nhân, người mồ sẻ 
súc vật, những cặn bả xã hội, những kẻ tư tưởng xâu xa, còn đầy thú tánh. Vì 
ở cõi âm, không có thê xác, hình dáng thường biến đổi theo tư tưởng nên 
những kẻ thú tánh mạnh mẽ thường mang các hình dáng rất ghê rợn, nửa 
người, nửa thú. Những người thiếu kiến thức rõ rệt về cõi này cho rằng đó là 
những quỷ sứ. Điều nảy cũng không sai sự thật bao nhiêu vì đa số những vong 
linh này luôn oán hận, ham muốn, thù hẳn và thường tìm cách trở về cõi trần. 
Tuỳ theo dục vọng riêng tư mà chúng tụ tập quanh các nơi thích ứng, dĩ nhiên 
người cõi trần không nhìn thấy chúng được. Những loài ma đói khát quanh 
quần bên các chốn trà đình tửu quán, các nơi mô sẻ thú vật để tìm những rung 
động theo những khoái lạc vật chất tại đây. Khi một người ăn uống ngon lành 
họ có các rung động, khoái lạc và loải ma tìm cách hưởng thụ theo tư tưởng 
này. Đôi khi chúng cũng tìm cách ảnh hưởng, xúi dục con người nếu họ có 
tinh thần yếu đuối, non nớt. Những loài ma dục tình thì quanh quân nơi buôn 
hương bán phấn, rung động theo những khoái lạc của người chốn đó, và tìm 
cách ảnh hưởng họ. Nếu người sống sử dụng rượu, các chất kích thích thì ngay 


630 


trong giây phút mà họ không còn tự chủ được nữa, các loài ma tìm cách nhập 
vào trong thoáng giây để hưởng một chút khoái lạc vật chất dư thừa. Vì không 
được thoả mãn nên theo thời gian các dục vọng cũng giảm dần, các nguyên tử 
nặng trọc cũng tan theo, vong linh sẽ có các rung động thích hợp với một cảnh 
giới cao hơn và y sẽ thăng lên cõi giới tương ứng. Dĩ nhiên, một người có đời 
sông trong sạch, tinh khiết sẽ không lưu ở cõi này, mà thức tỉnh ở một cõi giới 
tương ứng khác. Tuỳ theo lỗi sống, tư tưởng khi ta còn ở cõi trần mà khi chết 
ta sẽ đến những cảnh giới tương đồng, đây chính là định luật “đồng thanh 
tương ứng, đông khí tương cầu ”. 
Như thế người chết thường lưu lại ở cõi Trung giới bao nhiêu lâu? 
- Thời gian lưu lại đây hoàn toàn tuỳ thuộc vào dục VỌng 0H Hgười, có 
người chỉ ghé lại đây vài giờ, lập tức đầu thai trở lại. Có kẻ ở đây hàng năm 
và có kẻ lưu lại đây hàng thế kỷ... Để siêu thoát, thể vía phải hoàn toàn tan 
rã hết thì mới lên đến cõi Thượng thiên hay siêu thoát. Tóm lại danh từ như 
thiên đàng hay địa ngục chỉ là những biểu tượng của những cảnh ở cõi 
Trung giới (Kamaloka). Tuỳ theo sự sắp xếp của thể vía khi chết, mà ta thức 
tỉnh ở một cảnh giới tương ứng. 

-—-0Oo--- 
Giddy — chóng mặt, choáng váng, lảo đảo 


Gigeling - cười rút rít 

Gimlet - dụng cụ khoan, cái khoan 
Gist — lý do chính, nguyên nhân chính 
Glamour - quyến rũ, mê hoặc 
Glandular - tuyến, hạch 

Glean — mót, lượm lặt 

Glee — hân hoan, vui sướng 

Glimmer — ngọn lửa chập chờn 
Glimpse — nhìn thoáng qua, lướt qua 


Gilint — tia sáng, tia lắp lánh 


631 


Glisten — ánh sáng lấp lánh 

Glitch — guồng máy chạy không đều 
Giitzy - giả tạo, phù phiếm 

Gloomy - tối tăm, u ám 

Gloss - nước sơn bóng 

Gluttonous — háo ăn, tham ăn 

Gnarled — xương xâu 

Gnomic — bí ấn thâm sâu 

GnosIs — knowledge of spIritual mysterles 
Gnostic - ngộ đạo 


GnosfIcIsm - (after gnosis, the Greek word for “knowledge” or “insight”) 1s 
the name given to a loosely organized religious and philosophical movement 
that flourished In the first and second centuries CE. The exact origin of this 
school of thought cannot be traced, althouph 1t 1s possible to locate Iinfluences 
Or sources as far back as the second and first centuries BCE, such as the early 
treafIises of the Corpus Hermeticum, the Jewish Apocalyptic writings, and 
especially Platonic philosophy and the Hebrew Scriptures themselves. 


NGỘ ĐẠO LÀ GÌ? - Ngộ đạo (từ Hy Lạp thông dụng có nghĩa là tri thức") 
là ảo tưởng về một tri thức hoàn hảo, được mạc khải, được chiếm hữu và 
truyền đạt bởi những người được khai tâm, với tham vọng đưa ra một giải 
thích toàn triệt về thế giới, về huyền nhiệm của hiện hữu, dựa trên cơ sở nhị 
nguyện (đối lập giữa thế giới sự thiện và thế giới sự đỡ), và qua đó mở ra con 
đường cứu độ cho tinh thần. Ngộ đạo không chỉ là một phong trào cứu độ 
bằng tri thức; dưới góc độ lịch sử các tôn giáo, bản chất của ngộ đạo là một 
quan niệm nhị nguyện bải-vũ trụ (dualime anticosmique): Tri thức và cứu độ 
tự bản chất là xa lạ với thế giới xấu xa này. Cũng cần lưu ý đặc tính bí mật 
của nó, đặc tính này biến Ngộ đạo thành một tôn giáo của những người đã 
được khai tâm, và nội dung thường là thần thoại. 


632 


Gobble - tiếng kêu gà tây 

Goiter - bướu cô 

Goof - người ngu ngốc 

Gossamer - mỏng nhẹ như tơ 

Gossip - chuyện tầm phảo, tin đồn nhảm 
Gotama - đạo sĩ Cô Đàm (Đức Phật) 


Xưa nay, mặt mày Đức Phật được tưởng tượng từ gương mặt của một người 
đàn ông miền Bắc Ấn Độ, rồi đem in và đắp tượng. Nhưng với cái gọi là “Phật 
ngọc hòa bình” thì mặt mày tượng Phật này lại rất giống mặt của người đản 
bà Úc, chủ nhân của pho tượng! 

May thay, Viện Bảo Tàng Hoàng Gia Anh Quốc lưu giữ được bức chân 
dung của Đức Phật được phác họa bởi đệ tử của ngài là ông Phú Lâu Na (đính 
kèm). Thực dân Anh đô hộ Ấn Độ, thâu tóm các kho tàng quốc bảo của Ấn 
Độ, mà bức vẽ chân dung Đức Phật là một tải liệu vô giá, có một không hai 
trên thế giới được mang về mẫu quốc lưu trữ trong Viện Bảo Tàng. Nhờ vậy, 
ngày nay chúng ta mới biết mặt thật của Đức Phật từ nét vẽ tuy đơn sơ mà 
sinh động của ông Phú Lâu Na ( Purna ), một đệ tử của ngài. 





Whsn Sakyamuyi Buddha was forty one years old, his disciple named 
Purna ‹ drew a picture of his teacher. The picture ¡s now stored in the 


Năm Đức. Phệt Thích Ca Mu Ni bốn mươi mốt tuổi, đệ tử của Ngài 
là Phú Lâu Na đã mình họa chân dưng đức thầy của mình. Bức họa 
hiện nay được tàng trữ tại Bảo Tàng Viện Hoàng Gia Anh Quốc, vẻ 

được xem như là một bảo vật quốc gia. 











633 


THE BUDDHA 


Who ¡sa Buddha? A Buddha 1s one who has attained bodhi. By bodhi 1s 
meant an Ideal state of1ntellectual and ethical perfection which can be attained 
by man by purely human means. In order to make clear how the Buddha 
aftained bodhi, let me narrate a brief sumnmary of the Buddhas life. 

About 623 years before the Christian era, there was born 1n /znbim Park 1n 
the neighbourhood of Kapilavaffhu, now known as Padaria In the district of 
modern Nepal. an Indian Sakyan prince, Srddaftha Gofama by name. To mark 
the spot as the birthplace of the øreatest teacher of mankind, and as a token of 
hIs reverence for him, the Emperor Asoka 1n 239 B.C.. erected a pIllar bearing 
the Inscription. “Here was the Enhightened One born". 


Gotama's father was Suddhodana, king of Kapilavaffhu. the chief town of the 
Sakyan clan; and his mother, who died seven days after his birth, was Queen 
Maya who also belonged to the same clan. Under the care of his maternal aunt, 
Pajapafi Gofami. Siddhattha spent hIs early years In ease, luxury and culture. 
At the age of sixteen he was married to his cousin, Yasodhara, the daughter 
Of Suppabuddha, the king oŸ Devadaha, and they had a son named Rahula. 


For nearly thirteen years Siddhattha led the life of a luxurious Indian prince, 
seeing only the beautiful and the pleasant. In his twenty-ninth year, however, 
the truth gradually dawned upon him, and he realized that all without 
exception were subJect to birth, decay and death and that all worldly pleasures 
were only a prelude to pain. Comprehending thus the unIversalIty oŸ sorrow, 
he had a strong desire to find the orIgIn of 1t, and a panacea for this universal 
sickness of humamity. Accordingly he renounced the world and donned the 
simple garb of an ascetic. 


Wandering as a seeker after peace he placed himself under the spiritual 
guidance of two renowned brahman teachers, Alara and Uddaka. The former 
was head of a large number of followers at Vesali and was an adherent of 
Kapila, the reputed founder of the Sưssafa sysfem øƒ philosophy, who laid 
øreat stress on the belief 1n atma. the ego. He regarded the disbelief in the 
exIstence of a soul as not tending towards religion. Without the belief In an 
eternal Iimmaterial soul he could not see any way of salvation. Like the wild 
bird when liberated from 1ts trap, the soul when freed from 1ts material 
limitations would attain perfect release; when the ego discerned 1fs Immaterial 
nature 1t would attain true deliverance. This teaching did not satisfy the 


634 


Bodhisatta, and he quitted Alara and placed himself under the tuition of 
Uddaka. 


The latter also expatiated on the question of TT", but laid øreater stress on the 
effects of kamma and the transmigration of the soul. The Bodhisatta saw the 
truth in the doctrine of kamma, but he could not believe 1n the exIstence of a 
soul or 1s transmipration; he therefore quitted Uddaka also and went to the 
prlests officiating 1n temples to see 1f he could learn from them the way of 
escape from suffering and sorrow. However, the unnecessar1ly cruel sacrIfices 
performed on the altars of the gods were revolting to his gentle nature, and 
Gotama preached to the priests the futility of atoning for evil deeds by the 
destruction of life, and the ImpossIbility of practising religion by the neglect 
of the moral life 


'Wandering from Vesali in search of a better system Siddattha went to many a 
distinguished teacher of his day, but nobody was competent to ø1ve him what 
he earnestly sought. AlI the so-called philosophers were øgropIng In the dark, 
1t was a matter of the blind leading the blind, for they were all enmeshed In 
Ipenorance. At last Siddattha came to a settlement of five pupIls of Uddaka, 
headed by Kondanmna, In the Jungle of Uruvela near Gaya in Magadha. There 
he saw these five keeping theIr senses In check, subduing theIr passlons and 
practising austere penance. He admired theIr zeal and earnestness, and to ø1ve 
a trial to the means used by them he applied himself to mortification, for 1t 
was the belief 1n those days that no salvation could be gained unless one led a 
life of strict ascetIcIsm, so he subJected himself to all forms of practicable 
ausferities. Adding vigil to vigil, and penance to penance, he made a super- 
human effort for six long years until eventually his body became shrunken 
like a withered branch. His blood dried up, the skin shrivelled and the veins 
protruded, but the more he tortured his body the farther his goal receded from 
him. His strenuous and unsuccessful endeavours taught him one Important 
lesson, thouph, and that was the utter futility of self-mortification. 


Having this valuable experlence he finally decided to follow an independent 
Course avoiding the two extremes of self-Iindulgence and self-mortification, 
for the former tends to retard one's spIritual progress and the latter to weaken 
one's intellect. The new path was the MfaJjjhưma Patipada, the Middle Path, 
which subsequently became one of the sallent characterIstIcs of his teaching. 
Early in the morning on the full moon day of Vesakha. as he was seated 1n 
deep meditaton under the Bodhi Tree, unailded and unguided by any 
supernatural agency but solely relying on his own efforts. the conscIousness 


635 


Of true Insight possessed him. He saw the mistaken ways that all the varlous 
faiths maintained, he discerned the sources whence earthly suffering came and 
the way that leads to 1s annihilation. He saw that the cause of suffering lay In 
a selfish cleaving to life, and that the way of escape from suffering lay In 
treading the Eiehffold Path. With discernment of these grand truths and theIr 
realization 1n life, the Bodhisattva eradicated all passions and attained 
enlightenment - he thus became a Buddha. 


Having attained Buddhahood, the supreme state of perfection, he devoted the 
remainder of his preclous life to serving humamity, both by example and 
precept, without any personal motIve whatsoever. In order to deliver hs first 
sermon the Buddha started for Benares, which has been famous for cenfurIes 
as the centre of religIous life and thought. On his way he met one of his former 
acquaintances. Upaka, a Jain monk, who, being struck by his majestic and 
Joyful appearance, asked, ˆWho ¡s the teacher under whose guidance you have 
renounced the worlđ?''The Buddha replied, 7 have no master, l am the Perƒect 
One, the Buddha. I have aftained peace. Ï have attained Nibbana. To ƒound 
the Kingdom oƒ Righteousness Ì am going to Benares: there Ï shall lieht the 
lamp oƒ Hƒe ƒor the beneƒfit oƒthose who are enshrouded In the darkness oƒ sin 
and death .Upaka then asked. 2o you proƒfess to be the Jĩna, the conqueror 
Øƒthe worid?' The Buddha replied, J/nas are those who have conquered selƒ 
and the passions 0ƒ se, and those alone are victors who confrol their passions 
and abstam from sim. Ì have conquered selƒ and overcome all sim, therefore Ï 
am the Jina.' 


At Benares he met Kondanna and his four companions 1n the Deer Park, now 
known as Saranath. When these five saw the Buddha coming towards them 
they addressed him as Gotama, his family name. Then the Buddha said to 
them, “Call me not aƒffter my personal name, ƒor 11 1s a rude and careless way 
oƒ addressing one who has become a Buddha. My mìnd is undisturbed whether 
Deople treaf† me with respect or đisrespect, Đuf I1 is nof courteous ƒor others fo 
call one who looks equally with a kind heart upon all living beings, by his 
Jamihar name; Buddhas bring salvafIon to the world and so they oughf to be 
treated with respecí.' Then he preached them hIs first øreat sermon, the 
Dhammacakkapavattana Sutfa, in which he explained the Four Noble Truths 
and the Noble Eighffold Path. They received ordination and formed the first 
nucleus of the holy brotherhood of disciples known as the Sangha. 

During his active life the Buddha made many converts, hipgh and low, rich and 
poor, educated and illiterate, brahmans and chandalas, ascetcs and 
householders, robbers and cannibals, nobles and peasants, men and women 


636 


from all classes and conditions became his countless disciples, both ordained 
and lay. After a supreme ministry of forty-five years the Buddha, in his last 
preaching tour, came to the town of Kusinara In the eastern part of Nepal, 
where he passed Into Nibbana at the ripe age of eighty. His last words to his 
discIples were, All condiioned things are subJect to decay; sfrive with 
heedfulness 


The Buddha was, therefore, a human being. As a man he was born, as a man 
he lived, and as a man his life came to an end. Though a human being he 
became an extra-ordinary man, acchariya manussa, as he hìmself says 1n the 
Anguttara Nikaya; he does not claim to be an Incarnatlon of Vishnu, as the 
Hindus believe, nor does he call himself a saviour who saves others by his 
personal salvation. The Buddha exhorts hIs disciples to depend on themselves 
for theIr salvation, for both purity and defilement depend on oneself. In the 
Dhammapada he says, 'You yourselves should make the exertion, the Buddhas 
are only teachers. The thoughfful who enter the Way are ƒfreed from the 
bondage öƒ sim. He who does not rouse himselƒ when 1t is từme 1o rise, Who, 
though young and strong 1s ƒMlI oƒ sloth, whose will and thoughfs are weak, 
that lazy and idle man will never find the way to enlightenmenI. SfreIOMSneSS 
Is the path öoƒ tmmortality, sloth the path oƒ death. Those who are sfrenMOMS 
do not die; those who are slothƒul are as 1ƒ dead already. ' 


Buddhas point out the path, and 1t 1s left to us to follow that path to save 
ourselves. To depend on others for salvatlon 1s negative, but to depend on 
oneself 1s posifive. In exhorting his disciples to be self-dependent the Buddha 
says In the Parinibbana Sutta, “Be ye lamps unfo yourselves; be ye refuges to 
yourselves; hold ƒast to the Dhamma as a lamp; hold ƒast to the Dhamma as 
a refuge; seek not ƒor refuge In anyone except yourselves. Whosoever shall be 
a lamp um1o themselves and a refuge um1o themselves, 1† is they among the 
seekers aqlter bodhi who shall reach the very top most heigl1. ' 


Furthermore, the Buddha does not claim the monopoly of Buddhahood which, 
factually, 1s not the special prerogative of any specially chosen person. He 
reached the highest possible state of perfection to which any person could 
asprre, and he revealed the only straight path that leads thereto. According to 
the teachings of the Buddha anybody may aspIre to that supreme state of 
perfection 1f he makes the necessary exertion; thus, Instead of disheartening 
his followers and reserving that exalted state only for himself, the Buddha 
øave encouragement and Iinducemernt to follow his noble example. (Venerable 
Sayadaw Ashin U Thittla) 


637 


ĐỨC PHẬT 


Đức Phật là ai? Phật là người đã đạt đến giác ngộ. Giác ngộ ở đây muốn nói 
đến trạng thái lý tưởng của sự hoản thiện cả về tri thức lẫn đạo đức, trạng thái 
nầy có thê được đạt đến bởi con người và bằng những phương tiện hoàn toàn 
nhân bản. Đề làm sáng tỏ sự kiện Đức Phật đã đạt đến giác ngộ như thế nào, 
chúng ta hãy quay trở lại cuộc đời của Ngài. 


Khoảng 623 năm trước công nguyên, tại vườn Lâm Tỳ Ni (Lưmnbimi) gần kinh 
thành Ca Tỳ La Vệ (Kapila-vaffhu), nơi mà ngày nay được mọi người biết đến 
như Padaria, một huyện ly thuộc Nepal, một vị Hoàng tử dòng Thích Ca 
(Sakya) Ấn Độ, tên là Sĩ Đạt Đa Cô Đàm (S¡ddhattha Gotama) đã ra đời, đề 
đánh dấu địa điểm này như là nơi khai sinh của bậc đại đạo sư nhân loại, 
Hoàng đề A-Dục (Asoka) năm 239 trước công nguyên đã cho dựng một thạch 
trụ khắc dòng chữ, "' Nơi đây bậc giác ngộ đã đản sanh''. Phụ thân của Ngài 
là Suddhodana (77nh Phạn), vua xứ Ca Tỳ La Vệ, thủ phủ chính của dòng tộc 
Thích Ca; và mẫu hậu, người đã chết sau khi sanh Ngài được 7 ngày, là Mada 
hoàng hậu, bà cũng thuộc dòng Thích Ca. Dưới sự chăm nom săn sóc và bảo 
dưỡng của di mâu Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Pajapati Gotami), thái tử Sĩ Đạt Đa 
đã trải qua thời kỳ thơ ấu trong an lạc, xa hoa và được giáo dục kỹ lưỡng. Năm 
mười sáu, Ngài kết hôn với người bà con của mình là công chúa Da Du Đà La 
(Yasodhara) con gái của vua Thiện Giác (Suppabuddha) vua xứ Devadaha, 
họ có một hoàng nam tên là Rahula (La Hấu La). 


Trong gần 13 năm, thái tử Sĩ Đạt Đa đã thụ hưởng cuộc sống vương giả của 
một ông hoàng Án Độ, chỉ thấy quanh mình những cái đẹp và khả ái. Tuy 
nhiên, năm 29 tuổi, sự thật đã dần dần hé mở trước mắt, Ngài nhận chân ra 
rằng tất cả mọi người không ngoại lệ aI đều phải chịu sanh, lão, bệnh, tử, và 
rằng mọi lạc thú của thế gian chỉ là đầu mối dẫn đến khổ đau. Thấu rõ được 
nỗi khô đau chung của nhân loại như vậy, Ngài khởi lên một khát khao muốn 
tìm cho ra nguồn gốc của nó, cũng như một phương thuốc thần diệu chữa trị 
cho căn bệnh chung nây. Thế là Ngài từ bỏ đời sống trần tục để khoác vào 
mình chiếc y vàng giản dị của một du sĩ khô hạnh. 


Lang thang làm kẻ đi tìm an lạc cho đời, Ngài đã tự hạ mình chịu sự hướng 
dẫn tâm linh của hai vị thầy Bà la môn tiếng tăm thuở đó là A la lam (Alara) 
và Uất Đầu Lam Phất (Uddaka). Alara đạo sĩ là người lãnh đạo của một số lớn 
tìn đồ tại Vesali (Tỳ Xá Ly), ông là người trung thành với Kapila, người sáng 
lập lừng danh thời đó về hệ thống triết lý chủ trương thường hằng (Sassafa: 
thường hăng luận), Kapila nhẫn mạnh đến niềm tin vào bản ngã hay linh hồn. 


638 


Ông ta coi việc bất tín đối với sự tồn tại của một linh hồn như là không có 
khuynh hướng hướng đến tôn giáo. Theo ông, nếu không có niềm tin vào một 
linh hồn vĩnh cửu và bất tử, người ta sẽ không thê tìm ra phương pháp cứu độ 
nào cả, tựa như con chim rừng hoang dã khi thoát khỏi cái bẫy lâu nay giam 
giữ nó, linh hồn con người một khi đã thoát khỏi những giới hạn vật chất của 
nó chắc chắn sẽ tự tại hoàn toàn, khi cái linh hồn này nhận rõ được bản chất 
vô hình của mình sẽ vươn đến sự giải thoát chân thực. Đối với Bồ Tát thì 
những lời như vậy không làm cho Ngài cảm thấy thoả mãn, thế là Ngài từ giã 
Alara để đến học đạo với Uddhaka (Uất Đầu Lam Phất). 


Vị thầy sau nầy cũng chỉ lòng vòng quanh vấn đề cái "Ta", tuy nhiên có nhân 
mạnh hơn đến hiệu quả của nghiệp (Kamma) và sự đầu thai của linh hồn. Bồ 
Tát thấy học thuyết về nghiệp của ông có cái gì đó xác thực, nhưng Ngài lại 
không tin nổi về sự hiện hữu của một linh hồn cũng như sự đầu thai của linh 
hồn; vì vậy mà Ngài lại giã từ Uddaka và đi đến các vị giáo sĩ Bà La Môn 
đang chủ toạ các nghi lễ cúng tế nơi các đền thờ để xem ở đó Ngài có thê học 
được chút gì liên quan đến phương pháp giải thoát khỏi khổ đau và sầu muộn 
không. Tuy nhiên, trước những lễ hiến tế tàn ác và vô ích mà họ đang thực 
hiện trên các bàn thờ thần linh khiến cho bản chất từ hoà của Ngài phải kinh 
tởm, và tại đây Ngài đã giảng giải cho các vị giáo sĩ đó nghe về sự vô bổ và 
phi lý của việc chuộc tội bằng cách huỷ diệt cuộc sống của chúng sanh khác, 
và việc thực hành lễ nghi tôn giáo bằng cách xem thường cuộc sông đạo đức 
là điều không thể chấp nhận được. 


Từ Vesali Ngài lại lên đường lang thang đi tìm một hệ thống tốt đẹp hơn; Sĩ 
Đạt Đa đã đi đến rất nhiều bậc thầy nồi danh thời đó, nhưng không một ai có 
đủ trình độ để thoả mãn cho những gì Ngài đang nhiệt tâm tìm kiếm. Tất cả 
những vị gọi là triết gia hay luận sư thuở đó đều là những người đang mò mẫm 
trong đêm tối, họ chắng khác nào người mù dẫn dắt kẻ đui, vì chính họ cũng 
còn bị màn vô minh che phủ. Cuối cùng Ngài đi đến nơi cư ngụ của năm người 
học trò của đạo sĩ Uddaka do Kiều Trân Như (Kondanmna) dẫn đầu, trong khu 
rừng già Uruvela (Ưu Lâu Tân Loa) gần Gaya (Già Da) thuộc xứ Ma Kiệt Đà 
(Magadha). Tại đó, Ngài chứng kiến năm vị này đang hành pháp chế ngự các 
giác quan của mình để mong làm suy giảm đi những dục vọng, và họ cũng 
đang hành pháp sám hối băng lỗi tu khô hạnh. Bồ Tát rất khâm phục sự nhiệt 
tâm và nỗ lực nghiêm khắc của họ, Ngài cũng đã thử nghiệm theo các pháp 
khổ hạnh mà họ đang rèn luyện này, bởi vì vào thời â ấy người ta tin rằng trừ 
khi con người sống đời khô hạnh nghiêm khắc, bằng không họ sẽ không thê 
đạt đến sự giải thoát được. Do vậy, Ngài đã tự buộc mình vào các hình thức 
khổ hạnh nào mà Ngài có thể thực hành được. Gia tăng hết hình thức cầu 


639 


nguyện này đến hình thức cầu nguyện khác, Ngài đã thực hiện một nỗ lực phi 
thường trong suốt 6 năm trường đẳng đăng, cho đến khi thân hình của Ngài 
cuối cùng phải teo rút lại tựa như một cành cây héo úa, máu Ngài khô cạn, da 
nhăn nhúm và gân xanh lộ hắn ra ngoài, nhưng càng tự hành xác bao nhiêu 
thì Ngài càng xa dần mục tiêu bấy nhiêu. Tuy vậy, những cố gắng và nỗ lực 
dù không thành công này cũng đã dạy cho Ngài một bài học quan trọng, đó là 
tự hành xác khổ hạnh là việc làm hoàn toàn vô bồ, không đưa đến giải thoát. 


Có được kinh nghiệm quý giá này, cuối cùng Ngài quyết định đi theo con 
đường riêng của mình, tránh xa hai cực đoan là khổ hạnh và lợi dưỡng, vì lợi 
dưỡng có khuynh hướng ngăn trở những tiến bộ tâm linh của con người, trong 
khi khổ hạnh ép xác sẽ làm suy giảm trí tuệ. Con đường mới là trung đạo 
(Majjhima patipada), tức là con đường trung dung giữa khô hạnh và lợi dưỡng, 
chính pháp hành trung đạo này sau đó đã trở thành một trong những nét đặc 
thù của Phật giáo. 


Sáng sớm ngày trăng tròn tháng Vesakha (ức rằm tháng tư âm lịch), khi Ngài 
đang ngồi lăng sâu trong thiền định, dưới gốc cây bô đề, không do một quyên 
lực siêu nhiên nào trợ giúp và hướng dẫn, mà hoàn toàn nhờ vào những nô lực 
của tự thân, ý thức về tuệ giác chân thực đã chiếm hữu Ngài. Bồ Tát nhận ra 
các phương pháp sai lầm mà tất cả các tín ngưỡng khác chủ trương, Ngài cũng 
tuệ tri được cội nguồn từ đây khổ đau của thế gian sanh khởi và con đường 
dẫn đến sự diệt tận khô đau này. Ngài thấy ra nguyên nhân của khổ (khổ tập) 
năm trong Sự chấp g1ữ ích kỷ vào cuộc sông, và răng con đường thoát khỏi 
khổ nằm trong việc thực hành Bát Chánh Đạo. Với sự thấu triệt những sự thật 
vĩ đại này cũng như sự chứng ngộ chân lý trong cuộc đời, Bồ Tát đã tây trừ 
hết mọi tham dục và đạt đến giác ngộ giải thoát - như vậy Ngài đã trở thành 
một vị Phật. 


Sau khi chứng đạt Phật quả, trạng thái viên mãn tôi thượng, Ngài đã hiến trọn 
phần đời quý giá còn lại của mình để phục vụ nhân sanh, cả băng thân giáo 
lẫn ngôn giáo, không vì bất cứ động cơ cá nhân nào. Đề tuyên thuyết bài pháp 
đầu tiên của mình, Đức Phật đã khởi hành đi Ba La Nại (Benares) nơi đây đã 
từng nỗi tiếng trong nhiều thế kỷ là trung tâm của cuộc sống và lý tưởng tôn 
giáo. Trên đường đi Ngài đã gặp một trong những người bạn quen của mình 
là Upaka, một tu sĩ theo đạo Loã Thể (Jain), bị choáng váng trước vẻ uy nghỉ 
rạng rỡ và đây hân hoan của Đức Phật, Upaka đã cất tiếng chào hỏi: 


"Ô! Ai là bậc đạo sư và dưới sự hướng dân tâm linh của vị nào mà bạn đã từ 
bỏ thê gian (xuát gia) này vậy?”. 


640 


Đức Phật trả lời: 


"1a không có thây, ta là Bậc Toàn Giác, là Phật; Ta đã đạt đến an lạc, đã 
chứng ngộ Niết Bàn. Để thành lập Vương Quốc của Chân Lý, ta sẽ đến 
Benares, ở đó, fa sẽ thắp sáng ngọn đèn chân lý vì lợi ích cho những ai đang 
bị phủ kín trong bóng lối của sự chết và tội lỗi". 


Lúc đó Upaka hỏi lại: 
"Thể ra bạn tự nhận mình là Jina, bậc chỉnh phục thể gian sao? ”. 
Đức Phật trả lời: 


"“Jina là người đã chiến thắng tự ngã và những dục vọng của tự ngã và là 
những người đã tự mình chiến thắng, đã kiểm soát được những đục vọng của 
mình và tránh xa tội lỗi. Ta đã chiến thắng được tự ngã và vượt qua mọi lội 
lỗi. Vì thế, ta là Jina"" 


Tại Benares, Đức Phật gặp Kondanna (Kiều Trần Như) và bốn người bạn đồng 
tu của ông ta trong vườn Lộc Giả. Nơi đây, bây giờ gọi là Saranath. Khi năm 
anh em Kiều Trần Như nhìn thấy Đức Phật đang tiễn về phía họ, họ đã chào 
Ngài bằng tên Cô Đàm, tức tên tộc của Ngài. Nhân đó Đức Phật nói với họ: 
"Đừng gọi ta bằng tên riêng như vậy, vì đó là cách chào hỏi thô lỗ và khiếm 
nhã đối với một người đã thành Phật. Tâm ta giờ đây không còn xao động, 
cho dù người ta có đối xử với ta bằng lòng kinh trọng hay bắt kính cũng vậy, 
thế nhưng xưng hô với một người có cái nhìn bình đăng và lòng từ bỉ đối với 
tất cả chúng sanh bằng tên tộc của họ thì không tao nhã chút nào; chư Phật 
ra đời là đề đem lại sự giải thoát cho thể gian, vì vậy họ cần phải được đối xử 
với lòng kinh trọng". Sau đó Ngài thuyết cho họ nghe bài pháp vĩ đại đầu tiên 
của mình, kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkapavattana sutta), trong đó 
Ngài giải thích Bốn Sự Thực Cao Thượng (Tứ Diệu Đề) và Bát Chánh Đạo. 
Cả năm người đều xuất gia Tỳ Khưu và tạo thành nhân tố đầu tiên của các bậc 
Thánh đệ tử gọi là Tăng đoàn (Sangha). 


Trong suốt cuộc đời hoạt động tích cực của mình, Đức Phật đã thực hiện nhiều 
cuộc cảm hoá từ bậc thượng lưu đến người hạ tiện, từ người giàu sang đến kẻ 
nghèo hèn, từ người có học đến người thất học, từ các hàng giáo sĩ Bà La Môn 
đến giai cấp Thủ Đà La, du sĩ ngoại đạo và các gia chủ, kẻ cướp sát nhân và 
những CÔ gái giang hỗ, từ hàng vua chúa đến dân giả, nam cũng như nữ thuộc 
mọi giai cấp và điều kiện xã hội đều trở thành đệ tử hoặc xuất gia hoặc tại gia 


641 


của Ngài. Sau một sứ mạng tối thượng của 4Š năm hoằng hoá, đức Phật trong 
chuyển du hành thuyết giảng cuối cùng của mình, đã đến Kusinara, một tỉnh 
nhỏ năm ở miễn đông xứ Nepal, nơi đây Ngài nhập vô dư Niết Bàn ở tuổi 80; 

những lời cuối cùng Ngài ban bố cho hàng đệ tử của mình là: 


"Các pháp hữu vi đêu phải chịu hoại diệt; hãy chuyên cần chảnh niệm". 


Như vậy, Đức Phật là một con người, Ngài sanh ra như một con người, Ngài 
sống như một con người, và như một con người, cuộc đời của Ngài cũng phải 
chấm dứt. Tuy nhiên, từ một phàm nhân Ngài đã trở thành một con người phi 
thường (Acchariya manussa), như chính Ngài đã tuyên bố trong Anguttara 
Nikaya (Tăng Chi Kinh); Ngài không nhận mình là hoá thân của Vishnu (một 
vị thân sáng tạo theo tín ngưỡng Ấn giáo) như những người Hindus tin tưởng, 
Ngài cũng không tự gọi mình là đắng cứu thế, cứu chuộc cho kẻ khác băng sự 
giải thoát cá nhân của mình. Đức Phật khích lệ hàng đệ tử hãy nương tựa nơi 
chính họ để giải thoát, vì thanh tịnh hay ô nhiễm đều do chính họ tạo. Trong 
Pháp Cú kinh Đức Phật dạy: “Các ngươi hãy nỗ lực tự mình phấn đâu, chư 
Phật chỉ là bậc Đạo Sư. Người chánh niệm bước vào đạo lộ (Bát Chánh Đạo), 
giải thoát khỏi mọi trói buộc của tội lỗi". Hoặc "Người khi đáng nỗ lực lại 
không tự mình nỗ lực, người khi đang còn thiếu niên, cường tráng đã dễ đuôi 
lười biếng, ÿ chí nhu nhược, con NGHI biếng nhác chay lười đó sẽ chẳng bao 
giờ thấy được con đường giác ngộ”, hay "Tỉnh cần là đường bắt tử, giãi đãi 
là đường chết. Người tỉnh cần không chết, kẻ giãi đãi (dù sống) cũng như đã 
Chết”. 


Chư Phật khám phá ra con đường (giải thoát) và để nó lại cho chúng ta đi theo 
nếu muốn tự cứu mình; nương tựa vào tha lực để cứu chuộc là thái độ thụ 
động tiêu cực, nhưng nương tựa tự thân là hành động mang tính tích cực. Đề 
khích lệ hàng đệ tử hãy nương tựa chính mình, Đức Phật đã dạy trong kinh 
Niết Bàn là “Hãy ứự mình làm ngọn đèn, làm nơi nương tựa cho chỉnh mình; 
giữ vững chánh pháp (Dhamma) làm ngọn đèn; giữ vững chánh pháp làm nơi 
nương tựa; chớ từn nơi nương tựa nơi ai khác ngoại trừ chính mình. Bất cứ 
đi tự mình làm nơi nương tựa và là ngọn đèn cho chính mình, chính người đó 
trong số những người tâm cấu giác ngô - chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao chót 
vớt (giải thoát) ”. 

Hơn nữa, Đức Phật không nhận độc quyền đối với Phật quả, mà thực ra, quả 
vị Phật này cũng không phải là đặc quyền dành riêng cho một con người đã 
được đặc chọn nào cả. Đức Phật đã đạt đến trạng thái hoàn thiện viên mãn, và 
trạng thái nầy bắt cứ ai cũng có thể trông đợi, Đức Phật đã khai mở cho mọi 


642 


người biết con đường thăng duy nhất đó, để những ai mong cầu giải thoát cứ 
việc bước theo. Theo lời dạy của Đức Phật, ai cũng có thê đạt đến trạng thái 
tối thượng đó nếu nỗ lực cân thiết. Như vậy, thay vì làm nản lòng những người 
theo mình và giữ độc quyên trạng thái tôi tôn đó cho riêng mình, Đức Phật đã 
khích lệ và thúc đây mọi người theo tâm gương cao quý của Ngài. 

(Tỳ kheo Pháp Thông dịch) 

-00Ö00- 

Gouge — rãnh, máng 
Granary — kho thóc 
Grappling - giữ bằng móc, néo (Grapple — túm lấy, níu lấy) 
Grasp — tóm lấy, níu lẫy, nắm giữ 
Gravitate - hướng về, đỗ về 
Gregarious - sống thành đàn, thành bây, cộng đồng 
Great calamity - đại nạn 
Great cause - đại nghiã 
Greaves — xà cạp, phần giáp che ống chân 
Greed — tham lam; Greed, Anger, Stupidity = Tham, Sân, S1 
Gridhakuta — núi Lĩnh Thứu 
- Gridhakuta 1s a hill located at RaJgir, Bihar where Buddha carried out many 
đialogues with his disciples after he achieved enlightenment. It 1s the place 
where Buddha started his second helm of commandment and preached many 
I1nspIring teachings and sermons to his disciples. Gridhakuta hill 1s also known 
as Vulture*s Peak. It was at Gridhakuta hill that Buddha gave his two 


sIpnificant sutras the Lotus Sutra and the PraJnaparamita. 


He spent three months during the rainy season In retreat at the Gridhakuta hill, 
meditating and sermonising some of his most Important dIscourses. 


643 


Núi Linh Thứu Ấn Độ - Đức Phật du hóa khắp Ấn Độ, Ngài thường ra 
vào thành Vương Xá, tọa lạc trong núi Linh Thứu. Núi Linh Thứu còn gọi là 
núi Kỳ Xà Quật, đỉnh núi dài phía đông tây, hẹp ở nam bắc. Vườn rừng trong 
núi thanh tịnh, là nơi huân tập phúc đức trí tuệ, cũng là trụ xứ của chư Phật 
Thánh tăng từ xưa nay. Đức Phật an trụ nơi đây cùng với một muôn hai nghìn 
chúng đại Tỳ kheo, tuyên thuyết diệu nghĩa Phật pháp. 


Các kinh Đại thừa như "Đại Bát Nhã Ba-la-mật-đa", "Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa", "Kinh Vô Lượng Nghĩa", "Kinh Phật Thuyêt Pháp Hoa Tam Muội" 
v.v... , đêu do đức Phật tuyên thuyêt trên núi. Cho nên Phật môn có câu "Linh 
Sơn hội thượng Phật Bồ tát", "Linh Sơn Thăng Hội”, chính là tán dương pháp 
diên của chư Phật, chư Bô tát thường còn, ý vị sâu xa. 

Đề gần gũi tu học giáo pháp của đức Phật, vua Tần Bà Sa La đã đặc biệt xây 
một con đường tâng câp lên thăng đên vườn rừng trên đỉnh núi. Cách đỉnh 
núi, có nhiêu hang đá nhỏ, là nơi tu hành của các vị tỳ kheo. Họ dùng gạch đê 
xây tịnh xá dựa theo vách núi, phía đông tịnh xá có tảng đá dài, là nơi Đức 
Phật đi kinh hành. Kê bên tịnh xá, có một khôi đá rât lớn, khôi đá đó lúc trước 
chính Đê Bà Đạt Đa đã xô xuông hại đức Phật. Dưới vực thăm phía nam có 
một ngọn tháp nhỏ, là nơi đức Phật đã từng ở đê giảng kinh Pháp Hoa. 
Grievous — đau buồn 

Griffin — fabulous creature with eagle head = quái vật sư tử đầu chim 

Grim - tàn nhẫn, nhẫn tâm 

Grip - nắm giữ, bám chặt 

Grist - mạch nha làm rượu bia 

Gritfer - sạn 

Grow] - tiếng gầm, tiếng lâm bâm 

Grope — mò mâm, dò dẫm 


Grotesque - lố bịch, kỳ cục 


Grudging — ghen tức, hăn học (Grudge - mối ác cảm, mối hận thù) 


644 


Gruesome - khủng khiếp, kinh khủng 
Gruffly — thô lỗ, cộc cằn 

Grumble — càu nhàu, cằn nhằn 
Grumpily - gắt gỏng, cục cằn 

Grunt - tiếng càu nhàu, lâm bâm 
GulIse — appearance, aspect = chiêu bài 
Gulled - bị lừa (Gullible - dễ bị lừa) 


Gunabhadra (394-468) -  A monk of central India and a translator of 
Buddhist scriptures Into Chinese. He was born to a Brahman family, but 
converted to Buddhism. He first studied the Hinayana teachings and later 
studied the Mahayana. In 435 he went to China by sea, where he devoted 
himself to teaching and translating Buddhist scriptures. He translated a total 
of 52 scriptures In 134 volumes, Including the Miscellaneous Agama Sutra, 
the Shrimala Sutra, and the Buddha Infinite Life Sutra. 


Ngài Cầu Na Bạt Đà La (Gunabhadra) 


Cầu Na Bạt Đà La (dịch là Công Đức Hiền) người trung Thiên Trúc. Lúc về 
già do tu học Đại Thừa nên được hiển danh, khiến người người đều xưng gọi 
là Ma Ha Diễn. Ngài vốn thuộc dòng Bà La Môn. Đối với thiên văn, ngôn 
ngữ, toán thuật, y học, chú thuật, v.v... các loại học vấn đều uyên bác tính 
tường. Lần nọ, xem duyệt tường tận quyền 'A Tỳ Đảm Tạp Tâm Luận', Ngài 
bèn khâm phục yếu chỉ đại đạo, nên bắt đầu nghiên cứu Phật pháp. Tuy nhiên, 
vì gia đình tin theo ngoại đạo, nên cắm chỉ việc học Phật pháp. Vì tranh luận 
với người nhà không được, nên Ngài đành phải bỏ nhà ra đi khắp nơi, để tham 
tầm minh sư học Phật pháp. Sau này, Ngài xuống tóc xuất gia, chuyên tâm 
quyết chí nghiên cứu tu học Phật pháp. Lúc thọ giới cụ túc vào năm hai mươi 
tuôi, Ngài đã thông suốt ba tạng kinh, luật, luận. Khi đối xử với người, Ngài 
luôn có tâm từ bi nhu hòa, kính cần. Đối với thầy bồn sư, Ngài thường tự khởi 
tâm chân thành hầu hạ. Chẳng bao lâu, Ngài từ biệt thầy bổn sư dạy pháp Tiểu 
Thừa, và tiếp tục học tập giáo pháp Đại Thừa. 


645 


Lần nọ, thầy bồn sư bảo Ngài vào rương chứa kinh để mang kinh điển ra. Ngài 
bèn đến lẫy ra kinh 'Đại Phẩm Hoa Nghiêm', rồi đem đến cho vị thầy. Thây 
bốn sư bảo: 


- Con cùng pháp Đại Thừa thật có duyên thâm sâu! 


Nói xong, bèn khuyến khích Ngài duyệt xem bộ kinh đó. Tụng thuộc xong, 
Ngài bèn tuyên giảng bộ kinh này, mà không ai có thê chât vân được. 


Thọ giới Bồ Tát xong, Ngài trở về nhà khuyên nhủ cha mẹ quy y Phật pháp: 


- Cha mẹ cứ khăng khăng giữ theo ngoại đạo thì Thầy sẽ không trở về nữa, vì 
chăng làm được lợi ích gì. Ngược lại, cha mẹ nêu quy y Tam Bảo thì Thây sẽ 
thường thường trở về nhà. 


Nghe lời này, cha mẹ của Ngài cảm động, mà chấp thuận bỏ tín ngưỡng ngoại 
đạo đê quy y Tam Bảo. 


Năm 435, Ngài đến Quảng Châu. Được sớ do thứ sử Xa Lãng dâng trình, Tống 
Văn Đề bèn cho sứ giả đến nghĩnh đón Ngài tới Kiến Khang (tức Nam Kinh). 
Ngài vừa đến kinh sư, Tống Văn Đề lập tức bảo các danh tăng đương thời như 
Huệ Quán, Huệ Nghiêm, v.v... tới lui vẫn đáp, cùng truyền đạt lời vẫn an của 
ông ta. Thấy tinh thần thanh thoát của Ngài, Huệ Quán và Huệ Nghiêm đều 
chân thành kính ngưỡng, đến dưới tòa học hỏi. Đến kinh sư, Ngài trú tại chùa 
Đề Hoàn, rồi bắt tay ngay vào việc hoằng dương Phật pháp, khiến Tống Văn 
Đề lại càng khâm phục. Đương thời, lãnh tụ văn học là Nhan Duyên Chị, một 
danh sĩ tài ba, cũng tự thân đến lễ bái Ngài. Tin nảy vừa lan truyền, thì các 
danh sĩ ở kinh sư đồng tới tham bái Ngài tấp nập. Đại tướng quân ở Bảnh 
Thành là Vương Lưu Nghĩa Khang, và thừa tướng Nam Tiếu Vương Lưu 
Nghĩa Tuyên đồng tôn Ngài làm bậc thầy. Chắng bao lâu, tăng chúng thỉnh 
cầu Ngài phiên dịch kinh điển. Vì vậy, Ngài vân tập các danh tăng bác học 
dịch kinh Tạp A Hàm tại chùa Đề Hoàn, và kinh Pháp Cổ tại chùa Đông An, 
cùng kinh Thắng Man Lăng Già tại quận Đan Dương. Ngài vân tập hơn bảy 
trăm người phụ trợ trong công tác phiên dịch. Bảo Vân chuyên dịch; Huệ 
Quán chấp bút. Văn nghĩa kinh dịch đều thâm sâu nhưng rất lưu loát, hiểu rõ 
tông chỉ... 


Từ nhỏ đến cuối đời Ngài đều trường chay. Tay thường cằm theo bình hương. 
Môi lân dùng trai xong, bèn lây thức ăn dư thừa phân phát cho chìm chóc. 
Chim chóc cũng thường đậu trên tay của Ngài, không có chút gì là sợ hãi. 


646 


Vào tháng giêng năm 468, cảm thấy thân thê bất an, nên Ngài bèn cáo từ Tống 
Minh Đề và chư đại quan công khanh. Ngày lâm chung, Ngài đứng ngắm nhìn 
thánh tượng thiên hoa. Gần đến giờ ngọ thì thị tịch, thọ bảy mươi lăm tuổi. 
(Thích Hằng Đạt) 


Guru — a spIritual teacher or menfor = nhà sư Tây Tạng 
Guru 1s a person who can really show your true nature of your mind 
and who knows the perfect remedies for your psychologlcal prob- 
lems. Someone who doesn”t know h1s own mind can never know 
others° minds and therefore can not be a guru (Lama Yeshe). 


Guru được định nghĩa như người cực kỳ giỏi về một chuyên ngành nhất định, 
người xuât chúng, người có địa vị tôi cao. Nhưng không phải là tât cả, nêu 
giỏi nhiêu lĩnh vực quá thì lúc này không còn gọi là guru nữa. 


Guru in Buddhism 


In the Theravada Buddhist tradition, the teacher 1s a valued and honoured 
mentor worthy of øreat respect and 1s a source of 1nspiration on the path to 
Enlightenment, however the teacher 1s not øgenerally considered to be a guru 
but rather a spIritual friend or Kalyana-mittata. 


In the Tibetan tradition, the guru 1s seen as the Buddha, the very root of 
spIritual realization and the basIs of the path. Without the teacher, I( 1s 
asserted, there can be no experlence or 1nsipht. In Tibetan texts, great 
emphasIs 1s placed upon praising the virtues of the guru. Blessed by the guru, 
whom the disciple regards as a Bodhisattva, or the embodiment of Buddha, 
the disciple can continue on the way to experiencing the true nature of reality. 
The disciple shows great appreclatlon and devotlon for the guru, whose 
blessing 1s the last of the four foundations of Vajrayana Buddhism. 


The Dalai Lama, speaking of the Importance of the guru, said: "Rely on the 
teachings to evaluate a guru: Do not have blind faith, but also no blind 
critIcism. “He also observed that the term Tliving Buddha' 1s a translatlon of 
the Chinese words huo fuo. In Tibetan, he said, the operative word 1s lama 
which means 'guru'. À guru 1s someone who 1s not necessarily a Buddha, but 
1s heavy with knowledge. 


647 


Tantric teachings 1nclude the practice of guru yoga, visualizing the guru and 
making offerings pralsing the guru. The guru 1s known as the vajraguru 
(Hterally “diamond guru”). Initiatlons or ritual empowermen(s are necessary 
before the student 1s permitfed to practise a particular tantra. The guru does 
not perform 1nmitiation as an Individual, but as the person's own Buddha-nature 
reflected In the personality of the guru. The disciple 1s asked to make samaya 
Or VOWws and commitments which preserve the spIritual link to the guru, and 1s 
told that to break this link 1s a serlous downfall. 


Guru 


Guru là một từ tiếng Phạn có nghĩa là bậc thầy, người thầy, người hướng dẫn 
một kiến thức nào đó. Trong truyền thống toàn Ấn Độ, guru là một ai đó hơn 
một "thầy giáo, theo truyền thống là nhân vật tôn kính đối với học sinh, guru 
phục vụ như là một "nhân viên tư vấn, người đã giúp mang lại các giá trị mâu 
mực, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm và kiến thức chữ nghĩa, một mẫu mực 
trong cuộc sống, một nguồn cảm hứng và là người giúp thay đổi tâm linh của 
một học sinh". Thuật ngữ này cũng đề cập đến một người chủ yếu là hướng 
dẫn tinh thần cho một người khác, giúp người khác khám phá những tiềm 
năng tương tự mà guru đã nhận ra. Từ này được dùng. rất nhiều trong văn hóa 
An Độ. Từ này sau đó du nhập vào Anh ngữ, dùng để chỉ những người được 
người khác nhận làm thây, người dẫn dắt. Guru cũng có thể để chỉ người có 
trình độ cao, am hiểu một vẫn đề cụ thể. Các tài liệu tham khảo cũ nhất đến 
khái niệm về guru được thấy trong các kinh Vệ Đà sớm nhất của Ấn Độ giáo. 
Curu, và gurukul - một trường học thiết lập bởi các đạo sư, là một truyền 
thống được thiết lập tại Ân Độ vào thiên niên kỷ 1 trước Công nguyên, và 
giúp soạn và truyền bá các kinh Vệ Đà khác nhau, các Upanishad, các văn bản 
của các trường phái triết học Hindu khác nhau, và các Shastra hậu Vệ Đà từ 
kiến thức tâm linh đến nghệ thuật khác nhau. Đến khoảng giữa thiên niên kỷ 
I1 Công nguyên, bằng chứng khảo cô học và đá khắc đã cho thấy rằng đã có 
nhiều tổ chức lớn hơn đã từng tồn tại ở Ấn Độ, một số nằm gần các ngôi đền 
Hindu, nơi truyền thống guru-shishya đã giúp bảo tồn, tạo ra và truyền tải các 
lĩnh vực kiến thức khác nhau. Các guru đã dẫn dắt phạm vi rộng lớn các nghiên 
cứu bao gồm cả kinh điển Ấn Độ giáo, kinh sách Phật giáo, ngữ pháp, triết 
học, võ thuật, âm nhạc và hội họa... 


Gustatory — relating or assoclated with eating 


648 


Gymnosophist — naked philosopher 1n India - The gymnosophists that the 
Greeks encountered In 3rd Century B.C. at town of Taxila in Anclent India, 
which was an anclent center of Vedic and Buddhist learning, were probably 
an old sect of Hindu Naga sadhus. The naked saints, whom Alexander met, 
have often been mistaken as Jain Digambara, who preach of non-violence. 
The Naga sadhus (Naked SaiInts), are offen called Indian gymnosophists. They 
are mostly worshipers of Shiva and carry Trishula, swords and even other 
weapons. They were known for takIing arms for defending faith. They have 
the right to lead the procession at Kumbh Melas. 


Đạo sĩ giáo phái khỏa thân mà người Hy Lạp gặp vào thế kỷ thứ 3 TCN ở 
Taxila thời cổ đại Ân Độ tại trung tâm học Vệ Đà và Phật học. Những vị nầy 
Đại Để Alexander đã gặp, thường nhằm lẫn với những người Kỳ na giáo, ho 
giảng dạy về bất báo động. Những vị "Thánh khỏa thân” thường được gọi là 
"symnosophist", trú ân nơi hang động trong dẫy Hy-mã-lập-sơn. 


Họ thờ thân Shiva, mang Trishula (cây lao ba chĩa), kiêm và các khí giới khác 
đê bảo vệ niêm tin của mình. Ngoài ra họ còn được quyền lãnh hội ngày lê 
"tăm rửa" của đạo Hindu trên bờ sông Hăng ở Haridwar... 





649 


H 


Hackle — lông cô gà trồng 
Haggard - hốc hác, phờ phạc 
Hagsle - mặc cả, tranh cãi 
Hagiography - tiêu sử các vị thánh 


Halcyon — a bIrd Identified with the kingfisher to nest at sea about the wInter 
solstice and to calm the waves during 1ncubation — chim vạn chài 


Halo — aureola = vòng hào quang 

AIso called nimbus. a geometric shape, usually in the form of a dIsk, 
cIrcle, ring, or rayed structure, traditionally representing a radiant light around 
or above the head of a divine or sacred personage, an anclent or medieval 
monarch, etc. 
Hallucination - ảo giác, ảo tưởng (HallucInate - gợi ảo giác) 
Haphazard - bừa bải, lung tung 
Hapless — unlucky = rủi ro, không may 
Harangue - bài nói trước hội nghị, lời kêu gọi trước công chúng 
Harbinger - người báo hiệu, vật báo hiệu 
Harem — woman of a Muslim household (hậu cung) 
Harem (pronounced [ha rem], Turkish) - refers to the sphere of women 1n 
what 1s usually a polyøynous household and therr enclosed quarters which are 
forbidden to men. The term originated with the Near East. Harems are 


composed of wives and often sex slaves known as concubines... 


“Harem” tiêng ả Rập chính là danh từ chỉ "Hậu cung” và nó đông thời có 
nghĩa là "cầm". Chỉ có những chủ nhân của cung điện, người được gọi là 


650 


Sultan, và các con trai của họ mới được phép đặt chân tới khu vực này. Còn 
đối với tất cả những người đàn ông và phụ nữ bình thường khác đó là một 
điều cắm ky. Sự cắm ky nghiêm ngặt tới mức một nhà chép sử người Thổ Nhĩ 
Kỳ có tên là Dursun Bay đã ghi lại rằng: "Nếu mặt trời là một người đàn ông 
thì thậm chí nó cũng bị cắm soi sáng vào hậu cung". 


Harpsichord — đàn Clavico 

Harsh — hung dữ 

Hashish - thuốc lá chế bằng lá thuốc non và đọt gai dầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ân 
Haughtily - một cách kiêu căng, ngạo mạn 

Havoc — tàn phá 

Heap - đồng, xếp thành đồng 

Hearsay - truyền tụng 

Hearse — xe tang 


Heart chakra — In the aura, there 1s a chakra In the middle of the chest, called 
heart chakra, in the Western Mystical Tradition 1t*s called Hermetic Center. 
The Hermetic Center 1s the energetic nucleus of your human Earth affarrs. AlI 
VOUFr acfiviftles make an energetic connection within this center. That means 
your Jjob, your relatlonships, your finances all make a connection In the 
Hermetic Center. That”s an enormous amount of activity going on In this part 
Of yOUT aura. 


The Hermetic Center 1s the seat of the soul. When you Incarnafe, your soul 
makes I1fs connection with physIcal life through Heart chakra, 1t can absorb all 
the experiences of life through first hand experience. Right now your soul 1s 
absorbing everything you re going through: good, bad, Indifferent... 


Luân xa tim (tiếng Phạn: ANAHATA) 


Luân xa tim cho người chúng ta khả năng đọc được tâm tư nguyện vọng của 
người khác, đông thời cũng biệt rõ ham muôn và khả năng thực hiện ham 
muôn đó của chính mình. Trong quá trình thanh lọc tính vị kỷ, kiêu căng, tham 


651 


lam, do dự và phát triển tình thân ái, vị tha, Luân xa tim sẽ hoạt động tốt làm 
cho người tập luyện có được biệt tài chữa lành bệnh cho người khác, nhưng 
phải đạt trình độ “rung động siêu thức” mới làm được. 


Luân xa tim nhận được từ vũ trụ tia sáng màu Xanh lá cây đem năng lượng và 
sự nhịp nhàng đên cho quả tim hoạt động. Tia sáng màu xanh lá cây này làm 
quay Luân xa tim, đem máu ổi nuôi khặắp cơ thê. 


Trong khoa chiêm tinh, Luân xa tim tương ứng với sao Thuỷ, được kết hợp 
với không khí, thuộc về trực giác tâm linh. 


Hearth - khoảng đá lát trước lò sưởi 
Heathen - người ngoan đạo 

Heave - cố nhắc lên, cố kéo, ráng sức 
Hectic - cuồng nhiệt, sôi nổi, say sưa 


Hedonism - chủ nghiã khoái lạc - 1s a school of thought that argues that 
pleasure 1s the only 1ntrinsic good. In very simple terms, a hedonIst strives to 
maximize net pleasure (pleasure minus pain). 


Chủ nghĩa Khoái lạc (Hedonism) là hệ thông triết lý đề cao việc mưu cầu lạc 
thú và tránh né khổ đau như là mục đích chủ yếu trong cuộc sống. 


Con người chỉ có một nghĩa vụ đạo đức duy nhật là thoả mãn nỗi khát khao 
khoái lạc và loại bỏ, hay giảm thiêu trong khả năng có thê, mọi nôi khô đau 
của mình trong đời. 


Có nhiều trường phái tư tưởng khoái lạc; một số cô xuý cho các khoái cảm 
nhất thời, số khác bàn đến cả lạc thú tinh thần. Trong số đó, trường phái vị kỷ 
(The Egoistic school) đề cao sự thoả nguyện tối đa cho bản thân, bất kê đến 
việc gây ra hậu quả đau khổ cho người khác. Tuy nhiên, những người theo 
trường phái vị lợi lý tưởng (the Ideal Utilitarians) chỉ chấp nhận những lạc thú 
mà mọi cá nhân đều được phép hưởng thụ, cho đó là mục tiêu khả dĩ mang 
đến lợi ích tối đa cho nhân loại. 


Hecd — lưu ý, chú ý (Heedless = Inattentive = lơ là) 


652 


Hegemony - quyền bá chủ, quyên lãnh đạo - Greek: hegemonia, "leadership" 
and "rule”) 1s an Indirect form of øovernment, and of Imperial dominance In 
which the hegemon (leader state) rules øeeopolitically subordinate states by the 
implied means of power, the threat of force, rather than by direct military 
Í[Orce... 

Heinous - cực kỳ tàn ác, ghê tởm 

Helix - đường xoắn ốc 

Hellebore — cây lê lư 

Hemp - cây gai dầu (Hempen — làm bằng sợi gai dầu) 

Henchman - người hầu cận 

Herald - người đưa tin, sứ giả 

Heredity — tính di truyền 

Heresy - dị giáo 

Heretical - dị giáo (Heretic = người theo dỊ giáo) 

Hermaphrodite — loài lưỡng tính (sinh vật học) 

Hermit — nhà tu khổ hạnh, nhà tu ấn dật (Coconut”s Hermit = Đạo Dừa) 
Hermitage - viện tu khổ hạnh, nơi ân dật 

Heroism - đức tính anh hùng 

Heterodox — không chính thống (orthodox = chính thống) 

Hierarchy - hệ thống thứ bậc, cấp bậc 

HIeroglyph — 1nscriptions In the Egyptian pIctorial script = chữ tượng hình 


Higgledy-piggledy - hết sức lộn xộn, lung tung bừa bãi 


653 


Hilarious - vui nhộn 


Hinayana — lesser vehicle — 1s directed toward freedom from the miIsery of 
life In the cycle of rebirths within which we all 
find ourselves (Phật Giáo Tiêu Thừa). 


The approach that focuses on abandoning Just the emotional obscuratlons — 
gaIning freedom from them and thereby attaining liberation and the level of 
arhat for oneself alone — 1s known as the /essor vehicle. It corresponds to the 
vehicle of shravakas and the vehicle of pratyekabuddhas. This 1s one 
approach, which prlioritIzes seeking liberation for oneself alone, and 1t 1s the 
path that 1s called the Hinayana. 


Tiểu Thừa - được phát triển mạnh nhất từ khi Phật nhập Niết-bản đến Công 
nguyên. Đại biểu phái này cho rằng mình theo sát những lời dạy nguyên thủy 
của Đức Phật, do chính Đức Phật nói ra. Giới luật của Tiểu thừa hoàn toàn 
dựa vào Luật tạng. Trong A-tì-đạt-ma, Tiểu thừa dựa trên Kinh tạng để phân 
tích và hệ thống hoá giáo lý của Phật. 


Tiểu thừa tập trung tuyệt đối vào con đường đi đến giải thoát Niết Bàn. Tiểu 
thừa phân tích rõ trạng thái của đời sống con người, bản chất sự vật, cơ cầu 
của chấp ngã và chỉ ra phương pháp giải thoát khỏi sự Khổ (skt. dukkha). Tất 
cả các trường phái Tiểu thừa đều có một quan điểm chung về sự vật đang hiện 
hữu: khổ có thật, phải giải thoát khỏi cái Khô. Giải thoát khỏi luân hồi (skt. 
samsara), thoát khỏi sự tái sinh và đạt Niết-bàn (skt. nirvana) là mục đích cao 
nhất của Tiêu thừa. Muốn đạt được mục đích này, hành giả phải dựa vào sức 
mình, độc cư thiền định (Tứ Thiên) và thiền tuệ (Tứ Niệm Xứ). Vì vậy Tiểu 
thừa quan niệm phải sống viễn ly, sống cuộc đời của một bậc tu hành chân 
chính thanh cao, phạm hạnh đầy đủ, làm gương cho các tu sĩ đời sau. Đối với 
Tiểu thừa, cuộc sống tại gia khó đưa đến sự giải thoát rốt ráo, nghĩa là đạt đến 
A la hán, điều này là noi gương theo phạm hạnh của Đức Phật (Đức Thế Tôn) 
cũng đã xuất gia... 


Vấn đề Đại thừa và Tiểu thừa 


Trước đây những người theo Đại Thừa thường cho rằng giáo lý Nguyên thủy 
là giáo lý Tiểu thừa không đưa đến quả vị tối hậu thành Phật, chỉ có giáo lý 
Đại thừa mới là giáo lý chân chính của Phật. Ngược lại, các nhà sư "Tiểu thừa" 
thì cho rằng giáo lý Tiểu thừa mới chính là giáo lý nguyên thủy của Phật, còn 
giáo lý Đại thừa đã mất đi tính nguyên bản chân thực của lời dạy Đức Phật. 


654 


Sự bất đồng quan điểm ấy đã làm băng giá mối quan hệ của hai truyền thống 
cả ngàn năm. Ngày nay với những phương tiện khảo cứu sử liệu, những quan 
điêm Tiêu thừa và Đại thừa không còn thích hợp. Qua nghiên cứu, cho thây 
răng: 


Thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy cho đến thời kỳ Bộ phái (sau Đức Phật 400 
năm) chưa có danh từ Đại thừa hay Tiêu thừa. 


Danh từ Tiểu thừa nên hiểu là Thượng tọa bộ và Thuyết nhất thiết hữu bộ. 
Ngày nay chỉ còn 2 hệ Tiêu thừa này có mặt trên thê giới.. 


Từ ít lâu nay người ta có khuynh hướng tránh dùng từ ngữ "Tiểu thừa" vì từ 
nảy được dùng bởi những người không hiểu rõ căn bản Đạo Phật và mang tính 
miệt thị. Do đó, 2 danh từ Phật giáo Bắc Tông và Phật giáo Nam Tông được 
dùng đề phô biến thay thế. 


Giáo lý được phân làm hai truyền thống theo địa lý, truyền thừa, và được gọi 
là Phật giáo Bắc tông và Phật giáo Nam Tông. Phật giáo Bắc Tông theo 
khuynh hướng phát triển lời Phật, còn Phật giáo Nam Tông theo khuynh 
hướng bảo thủ (g1ữ nguyên giá trỊ) lời dạy của Đức Phật và các vị Thánh Tăng 
thuyết trong 5 bộ Kinh Nikaya. 


Truyền thông Bắc Tông và Nam Tông có những khác biệt, tuy nhiên, những 
khác biệt ây không cơ bản. Trái lại, những điêm tương đồng lại rât cơ bản như 
sau: 
Cả hai đều nhìn nhận Đức Phật Thích ca là bậc Đạo sư. 
Cả hai đều chấp nhận và hành trì giáo lý Tứ điệu đế, Bát chính đạo, Duyên 
khởi...; đêu châp nhận pháp ân Khó, Không, Vô ngá; đều châp nhận con 
đường tu tập: ŒGiới-Định- Tuệ. 

-—0O0--- 
Hindrance - cản trở, trở lực 
Hinterland - nội địa, vùng ở sâu phía sau bờ biển, bờ sông 


Hitherto — up to now 


Hive - tổ ong, đám đông 


655 


Hoarding -— tích trữ, dành dụm (Hoarding and speculation = đầu cơ tích trữ) 
Hobnob - chơi thân, đàn điểm với ai, chén chú chén anh với ai 

Holistic - thuộc về chính thể luận 

Hologram - kỹ thuật tạo ảnh 3 chiều 

HolographIc — hand written document 

Homeopathy - liệu pháp, phép chữa vi lượng đồng cân 

Homogeneous - đồng nhất, thuần nhất 

Homonym - tiếng đồng âm, người trùng tên 


Homo sapiens - Người thông tuệ - Their bodies were designed for 
human souls at a more advanced level of development. These first humans 
were certainly primitive and apelike, but from the start they were 1n a separate 
kingdom from the animals. Humanity had an Intelligence and awareness all 
1{s own. It felt a kinship to family and worked together 1n small groups and 
even had a primitive type of language... 


Your Spiritual Evolution 


As Huston Smith puts 1t: While the West was still thinking, perhaps of a 6000 
year old universe, India was already envisioning ages and eons and galaxIes 
as numerous as the sands of the Ganges. 


Many brilliant people through the ages supported the traditional Western 
Interpretation of creation, from saInt Augusfine to the German mathemaftician 
Johannes Kepler, and even Isaac Newton. They used biblical zenealogy 1n an 
attempt to estimate the actual moment of creation. In the mid-seventeenth 
century, the Irish bishop James Ussher wrote a highly Iinfluential work In 
which he tried to put the I1ssue to rest, concluding: “he beginning of 
time...fell on the beginning of the night which preceded the 23 day of 
October, In the year 4004 BC.” This date was generally accepted for the next 
two hundred years! 


656 


Questions regarding the accepted belief of creation began In the I800s when 
scIlenfIsts realized that the natural geological processes of the Earth were 
Iincredibly slow and took much longer than 6000 years allotted for the creation 
of the Earth. At the same time, there was a revolution 1n understanding the 
orIgin of life as fossil evidence pointed to life beginning much earlier than 
prevIously believed. Then when the English naturalist Charles Darwin put 
forth his ideas of organisms developing over long perlods of time, the 
awareness of evolution was born. 


Today we understand that our Earth and solar system 1s close to 4.5 Billion 
years old. The universe 1tself 1s many more billions of years old. Where we 
thought life was created about 6,000 years ago as well, we now know that 
there was life on Earth as far back as 3.5 billion years. 


In the same way, we now understand that not only does the Earth evolve 
around the sun, but our solar system 1s one of many solar systems, all of which 
are part of an entire galaxy of solar systems, and that our galaxy 1s one of 
billions of galaxIes 1n the universal plan. This stupendous vastness of life In 
terms of time and space has caused us to look at life here on Earth from a very 
diferent perspective than before. And this Includes a more nature 
understanding of the nature of our spiritual self and God. 


Some have become bewildered and even disillusioned by this øreater scope of 
lie. How do you count and how can the Higher be an Intimate part of us in 
the vastness of the universe? First let us recognize that each soul 1s precIous. 
Creatlon would not be complete without each of our souls. All of us play an 
essentIal part in the grand scheme of life, no matter how grand that scheme 1s. 
Our awakened awareness to the vastness of life 1s the Higher”s way of opening 
the door to a new chapter 1n understanding the beauty and grandeur of 
ourselves and the HIgher... 


Human beings in Buddhism 
Mỹyth of human origins 


According to the Agganna Sut(a, humans originated at the beginning of the 
current kalpa as deva-like beings reborn from the Abhasvara deva-realm. 
They were then beings shining In theIr own light, capable of moving through 
the aIr wIthout mechanical aid, living for a very long time, and not requiring 
sustenance. 


657 


Over time, they acquired a taste for physical nutriIment, and as they consumed 
1t, their bodIes became heavier and more like human bodles; they lost theIr 
ability to shine, and began to acquire differences 1n their appearance. ThelIr 
lensgth of life decreased, they differentiated Into two sexes and became 
sexually active. Following this, øreed, theft and violence arose among them, 
and they consequently established social distinctions and government and 
elected a king to rule them, called Mahasammatfa, "the great appointed one”. 
Some of the kings of India in the Buddha“s day claimed descent from him. 


Nature of the human reaÌlm 


In the vIsilonary pIcture of the human realm presented in Buddhist cosmology, 
humans live on four continents which are, relatively speaking, small 1slands 
1n a vast ocean that surrounds the axial world-mountain of Sumeru, and fills 
most of the Earths surface. The ocean 1s In turn surrounded by a circular 
mounfain wall called Cakravada (SanskrIt) or Cakkavala (Pali) which marks 
the horizontal limit of the earth. Because of the Immenseness of the ocean, the 
confinents cannot be reached from each other by ordinary salling vessels, 
although 1n the past, when the cakravartin kings ruled, communIication 
between the continenfs was possible by means of the treasure called the 
cakraratna (Pali cakkaratana), which a cakravartin and his retinue could use 
to fly throuph the air between the continents. 


The four continenfts are: 

Jambudvipa (SKT) or Jambudipa (Pali) 1s located In the south. 
Purvavideha (SET)or Pubbavideha (Pali) 1s located 1n the east. 
Aparagodamiya (SKT) or Aparagoyana (PalI) 1s located In the west. 
Utfarakuru 1S located 1n the north. 


Phật giáo quan niệm như thê nào về nguôn øgôc loài người? 


Theo quan điểm của Phật giáo được thể hiện cụ thể qua kinh Khởi Thế Nhân 
Bồn (Nikaya) và kinh Tiêu Duyên (Agama), thế giới là vô cùng, vô tận. Trong 
mỗi thế giới có các dạng thức tồn tại khác nhau. Ngoài thế giới chúng ta đang 
sông đây còn có nhiều thế giới khác, trong đó, cõi trời Quang âm là một trong 
những thế giới có sự liên hệ mật thiết với chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù 
Đề. Vào thời kỳ hình thành của thế giới này (có thể hiểu là quả đất và Thái 
dương hệ của chúng ta), các chúng sinh ở Quang âm thiên sau khi thác sinh 
sẽ được chuyền sinh vào thế giới mà chúng ta đang sống. Buôồi đầu hình thành 
thế giới, chưa có sự phân biệt giữa ngày và đêm, chưa có sự phân biệt giữa 


658 


nam và nữ. Đất đai lúc đó có màu sắc hương vị rất ngon ngọt. Khi ấy, “những 
chúng sinh này, do ý sinh, nuôi sông băng tự hỷ, tự chiêu hào quang, phi hành 
trên hư không” (Kinh Khởi Thê Nhân Bôn). 


Sau có một số chúng sinh nồi lên ý tưởng thử nếm vị ngọt đất. Sau khi nếm, 
trong họ khởi dậy lòng tham ái thì ngay lúc đó ánh sáng trên thân thê của họ 
biến mất. Lòng tham ái đã khiến cho các chúng sinh ấy trở nên thô xấu họ 
không còn được tự tại, thanh thản như lúc đầu. Đồng thời, ý thức về giới tính 
xuất hiện, các chấp thủ phát sinh điều kiện sống thay đổi... họ phải lao động 
cực nhọc và phải tranh đấu với nhiều điều kiện sống khắc nghiệt khác để 
khẳng định sự hiện hữu của mình. 


TÌM HIỂU VỀ «ĐÖỜI NGƯỜI. QUA SUY LUẬN CỦA ĐẠO GIÁO, 
TRIẾT GIA VÀ KHOA HỌC - Tác giả Huynh Dung RUHIER 


1.ĐẠO CHÚA - Kinh thánh (phần 1) chép rằng: «Đức Chúa Trời khi dựng 
nên Trời Đất đã dùng đất, và cát để năn người nam: ADAM và người nữ: 
EVA. Hai người họ chính là thủy tổ của loài người.Trong bài giảng cho các 
môn đồ, Chuá Jesus nói: Loài người được Chuá Trời tạo thành từ «đất và cát» 
và cho cuộc sống tự do trên thế gian. Cuộc đời dài hay ngắn, cảnh tình xấu 
hay tốt trong đời của mỗi con người là chính người đó tạo nên và cũng là 
«định mệnh» người đó phải chấp nhận. Tuy nhiên lúc «đến thế gian» hay lúc 
«lìa thế gian» con người «không mang đến», cũng «không mang đi» thứ gì, 
ngoài một thân thê trần trụi hoản trả lại cho đất — tan nát như cát bụi! Qua lời 
Chúa, chúng ta thấy rõ: Mỗi con người dù có cuộc sống dài hay ngăn, dù là 
kẻ nghèo khổ không có thứ gì, hay là kẻ giàu sang có đầy đủ mọi thứ... thì 
ngày lìa thế gian vẫn phải bỏ lại tất cả! Đó chính là qui luật công bình của 
Thượng Đề đối với loài người. Bởi thế giáo lý đạo Chúa dạy rằng: Loài người 
phải biết tuân Đạo Trời, sống nhân hậu, sống hoà bình... thương yêu giúp đỡ 
lẫn nhau, không nên chém giết hãm hại nhau để tranh giành tài lực. Ví như: 
Người gieo hạt giống tốt, sẽ có được những trái ngon. Kẻ gieo hạt giống xấu, 
chỉ nhận được trái độc. Bởi vì con người khi chấm dứt cuộc đời, khi kết thúc 
định mệnh, sẽ là giây phút trình diện trước Thượng Đề để nhận sự phán xét 
sau cùng. Cửa Thiên Đàng sẽ mở ra đón nhận những người tốt. Còn những kẻ 
làm muôn điều xấu xa tội lỗi khoảng đời sông dưới thê gian sẽ bị đưa vào địa 
ngục với sự quản trị của quỷ Satan! 


2.ĐẠO PHẬT - Đức Thích Ca cho rằng: con người sinh ra sống kiếp này là 
«hôi sinh» từ kiêp trước và khi châm dứt kiệp này thì sẽ «đâu than› đê sông 
tiêp kiệp sau, gọi là «kiêp luân hôn. Ngài luận răng: Nêu kiêp đang sông, một 


659 


người có cuộc đời tốt đẹp (hạnh phúc, giàu sang, phú quí v.v...) là nhờ kiếp 
trước người đó đã làm nhiều điều tốt. Còn người có cuộc đời nghèo khổ, bi 
thảm, đau khổ triền miên... là vì người đó phải chịu hình phạt về những tội lỗi 
xâu xa đã gây ra từ kiếp trước. (Hơn nữa người có tội nghiệt quá nặng thì kiếp 
lai sinh không những không được sông kiếp người, mà còn phải sông kiếp thú 
vật!). Vậy cho nên con người muốn có cuộc đời tốt đẹp ở kiếp sống sau (kiếp 
tương lai) thì khoảng đời hiện tại phải làm điều lành, không gây tội ác. (Bởi 
vì dù cho kiếp đang sống là kẻ tản bạo gian ác không bị hình phạt của luật 
pháp, thì kiếp sống sau cuộc đời người đó vẫn phải trả những tội nghiệt mà 
họ gây ra — Phật gọi là «Luật Nhân Quả». Tóm lại triết lý nhà Phật: «Sự ra 
đời», «sự lìa đời», «sự tái sinh»... tức là sự sống, cái chết... vòng vòng tới lui 
không dứt — y như giữa trời và đất xoay chuyên không ngừng. Đó gọi là «Kiếp 
Luân Hôi›, mà loài người phải trải qua trong quá trình «sinh lão bệnh tử» và 
trong mỗi kiếp sông tốt hay xấu tùy vào «Luật Nhân Quả». Vậy nên Phật dạy: 
Những ai muốn thoát khỏi «Kiếp Luân Hồi», muốn thoát khỏi cái vòng lân 
quần lao đao khốn khổ chốn trần ai... thì khoảng thời gian sống trên thế gian 
phải biết tu thân, tích đức... thì khi lià thế gian sẽ được vào cõi «Bồng Lai» 
của Phật, chấm dứt «kiếp luân hồi›. 


3.Luận lý của 2 TRIẾT GIA ngày xưa 


Triết gia 1 luận rằng: Đời người chỉ là một giấc mộng, mà chết chính là lúc 
tỉnh mộng để sống một cuộc đời khác. Dẫn chứng lý luận trên: Con người lúc 
ngủ mộng thấy mình sống trong cảnh đời khác lạ, gặp người nọ người kia 
khác lạ... chừng tỉnh thức mới biết đó là mộng. Kết luận: cái chết không gọi 
là chết, mà chỉ là tỉnh giác mộng đề sống cuộc sống khác. 


Triết gia 2 luận răng: Giấc ngủ của con người ví như cái chết ngắn rồi tỉnh 
dậy — Và cái chết thì ví như giấc ngủ dài không tỉnh dậy. Dẫn chứng lý luận 
trên: Lý do tại sao con người chỉ ngủ 1/3 thời gian. Bởi vì con người cần 2/3 
thời gian sống nhiều hơn, để đối diện với mọi tình huống tốt xấu trong đời... 
cũng để đón nhận những cảm xúc: vui, buôn, yêu, ghét, đau khổ, hạnh phúc 
V.V... 


Tác giả HD nghĩ rằng: Phải chăng Tạo Hoá để trẻ con ngủ nhiều, ngủ liên 
miên... vì cuộc đời nó còn dải, còn lâu lắm, nó không cần hối hả lao vào cuộc 
sống trong xã hội để phải tranh đầu nhọc nhằn? Người lớn tuôi ngủ ít vì thời 
gian sông không còn lâu lắm, nên phải tận dụng khoảng đời thức tỉnh để sống 
nhiều hơn? 


660 


4.Chứng minh của KHOA HỌC Qua những lý luận về đời người của 2 
đạo giáo và 2 triệt gia 


Chúng ta thử tìm hiểu khoa học xác định thế nào? Các nhà khoa học tìm ra 
trái đất đã có 4,5 tỉ tuôi. Mới đầu bắt nguồn từ sự kết hợp của 2 tỉnh thể trong 
nước. Vậy nên sinh vật đầu tiên là loài cá sống ở biển. Từ từ có giống bò lên 
đất sông trên địa cầu. Giai đoạn đầu chúng có hình thù cô quái. Thế rồi trải 
qua thời gian dài, hình thể chúng biến hoá từng giai đoạn khác nhau... Và thời 
kỳ đáng kể là thời kỳ xuất hiện giỗng Khủng Long (Dinosaure 240 triệu tuổi) 
làm bá chủ trên đất một thời gian dài. Sau đó xảy ra trận luân chuyền của Trời 
Đất, vũ trụ biến hóa... giống này bị tuyệt chủng. Cuối cùng trên trái đất chỉ 
tồn tại một số thú (mà hiện nay chúng ta tìm thấy khắp 5 châu) trong đó có 
giống «khi», là động vật có nhiều điểm tương đồng với loài người (có từ 2,8 
triệu năm tuôi). 


Vì vậy có một số khoa học gia cho rằng: «Khi» là tổ tiên của loài người! 
(Đương nhiên luận lý này bị sự chống đối của đạo giáo, nên chỉ được coi là 
một giả thuyết). Cho đến nay mặc dù khoa học và y học phát triển tột đỉnh, 
cũng không xác định được luận lý về sự sống, sự chết của con người như 2 
giáo lý Chúa và Phật nêu ra, mà cũng không giải thích được vì sao có mộng 
trong giấc ngủ của con người. Các vị ấy chỉ phân tích được răng: Giác ngủ 
của con người có 4 giai đoạn: J= mơ màng chưa ngủ; 2 = bắt đầu giác ngủ 
nhẹ nhàng, dễ tỉnh thức; 3 + 4 = Chìm vào giác ngủ sâu và bắt đầu năm 
mộng... (và mộng chỉ có thể kéo dài 20 phút, nếu quá 20 phút thì sẽ không tỉnh 
lại được). Dù không giải thích được tất cả...y học hiện hữu có thể lấy tinh 
trùng của người nam và trứng người nữ cho kết hợp và nuôi lớn bào thai trong 
bụng người đàn bà cho thuê tử cung, hay trong nôi dưỡng khí của phòng thí 
nghiệm. Hơn nữa họ còn có thê tạo ra cùng lúc vô số clones người (hình hài 
giống nhau), không khác gì một hãng xưỡng chế tạo «búp bê người»! Và các 
nhà nghiên cứu y học cho răng: Tim là cái máy bơm có nhiệm vụ làm tuần 
hoàn máu luân lưu trong cơ thể. Não là trung tâm điều khiển sự sống con 
người. (Tác giả bài viết thắc mắc):-Vậy phần hồn con người đến từ đâu? Phải 
chăng từ tim? Hay từ não? Hay từ cả hai? Và khi con người chết linh hồn sẽ 
bay đi, hay tiêu mất theo thân xác? Tóm lại: Mặc dù các bác học nghiên cứu 
gia chưa xác định được rõ ràng về đời người, nhưng chúng ta phải ca ngợi các 
viện bào chế thuốc trên thế giới đã không ngừng tìm ra nhiều thuốc chống lại 
bệnh tật, kéo dài thuổi thọ cho con người. Đáng kê nhất là ngành y hiện đại, 
các y sĩ chuyên khoa giải phầu còn có thê kéo dài cuộc sống cho người bệnh, 
băng cách cây ghép nội tạng của người lành mạnh khác. Quả là một phát triển 
thần kỳ! (Tuy nhiên, chính vì sự kiện này mà một số quốc gia trên thế giới có 


6ó] 


những kẻ hành nghề mua bán nội tạng, làm những hành vi gian ác giết 
người...) Phần kết của tác giả: «Con người» (các nhà nghiên cứu khoa học) có 
thể tạo «con người» (bébé của phòng thí nghiệm), nhưng vẫn chưa biết phần 
hồn đi vào cơ thể như thế nào? Mà họ cũng không thê giai thích vì sao có sự 
khác biệt của đời sống và cái chết của mỗi người, ngay cả giắc mộng vÌ sao 
mà có? Tất cả vẫn còn trong bí ân...! Hẵn là «bí mật» của Thượng Đề mà loài 
người không thể nào khám phá! 
(Huynh Dung RUHIER - Nhà văn & Nhà Thơ) 
: ;#s00¬== 
Khoa Học nói øì vê trái đât và con người? 


- l5 tỉ năm trước đây, có tiêng nô lớn 'Big Bang' 
- 4.7 tỉ năm trước: trái đât mới đâu là một quả câu lửa, nguội dân, vỏ đặc lại. 


Hơi gặp lạnh đông lại, rơi xuống thành mưa. Chỉ có một đại châu và một đại 
dương duy nhất, tình trạng này kéo dài 4.5 tỉ năm: có mưa, có sông ngòi, có 
soi mòn và lăng động. 


- 3 tỉ năm trước: có sinh vật đơn bào, một tế bào (unicellulaire) 

- | tỉ năm trước: có sinh vật đa bào, đa bào có đuôi. 

- 500 triệu năm trước: có loài bò sát không lỗ, rêu biển, cây, loài lưỡng thể 
(amphibie), các loài bò sát biết bay. 

- 200 triệu năm trước: loài có vú. 

- Khoảng 70-25 triệu năm trước: con proconsul 

- lŠ triệu năm trước, con proconsul cho ra hai nhánh: dyopithecus (xuống đến 
khi) và ramapithecus (xuống đến người). Sau đây nói tiếp về ramapithecus: 


- Khoảng 2 - I triệu năm trước Homo habilis (Homo = ngợm) 
- 700 ngàn năm trước: Homo erectus (đứng thắng) 

- 100 ngàn năm trước : Homo sapIens (khôn) 

- 60 ngàn năm trước: Homo saplens saplens (khôn khôn) 

- 10 ngàn năm trước: Người 

- 10 - 60 ngàn năm trước: canh nông 

- 5000 năm trước: chữ viết 

- 2000 năm trước: đồ đồng 

- 1000 năm trước: đồ sắt... 


-=-0O0--- 
Hone - đá mài dao cạo 


662 


Horus — the falcon headed lord of the skles and symbol of the link between 
matter and spirit (AI Cập) 


Hostile — thù địch, không thân thiện 

Hovel — mái che, túp lều 

Hub - trục bánh xe 

Hubris - xắc xược, ngạo mạn 

Huddle -đám đông lộn xộn 

Hue — màu sắc 

Humdrum - nhàm chán, buôn tẻ 

Humerus - (giải phẫu) xương cánh tay 

Humility — khiêm tốn, nhún nhường 

Humorous axIom — states that behind every great fortune 1s a øreat theft! 

Hun-tun — the cosmic gourd, a favorite symbol of ”TaoIism, 1s a lumpy and 

(Chinese) irregularly shape container of seeds that symbolizes the creative 
potential of undifferentiated Tao (trái bâu, theo đạo Lão có thê 
thâu tóm vũ trụ vào trong...) 

Hunch - cục bướu 

Hurly-burly - cảnh ồn ào huyện náo, cảnh lộn xộn náo động 

Hush - sự im lặng 

Husk - vỏ khô (trái cây), trâu, vỏ bắp 

HypnagoøgIc arrest strateøy — a procedure that use the hypnagogiIc staøge Of 


sleep to induce (gây ra) out-of-body travel. 
- trạng thái mơ ngủ 


663 


HypnagogIc sfate — the state between wakefulness and sleepy = mơ ngủ 
Hypnotherapist — treatment by hypnotism = chữa trị bằng phép thôi mien 
Hypocrite - kẻ giả nhân, giả nghiã (Hypocrisy - đạo đức g1ả) 
Hypodermrnc - dưới da, mũi tiêm dưới da 
Hypothesis — assumption = giả thuyết (Hypothetical = thuộc về giả thuyết) 
Hysterical - quá khích động, cuồng loạn, thác loạn 

-=-0O0--- 


Quý ` & Ho UIẾNU, tại Trung Tâm Phật Học Đài Loan 





|- _ 
LỊ E 


.- 


„É 
8o) ha W b;/ 


li l lì 


664 


I-Ching — book or classic of change. The theory of the complemenftary forces 
(Chinese) of Yin and Yang (TaoIsm) 

I-Ching 1s a philosophy dating back to the origIns of Chinese c1v1l1zatlon that 
evolved along with Chinese writing and culture. This philosophy of right 
living 1s based on the premise that everything 1n the unIverse arIses out Of twO 
forces - Yang and Yin - the Chinese words for creative and receptIve energy 
or masculine and feminine forces. The concept of this philosophy 1s that 1Í 
you follow the way of nature you wIll find the right way and right time for 
action 1n one”s own lIfe... 


Kinh Dịch: Y¡ Jing (các kiểu Latinh hóa khác: I Jing, Y¡ Chíng, Y1 King) là 
bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của 
người Á Đông cô đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân 
băng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyền dịch). Ban đầu, Kinh Dịch được 
coi là một hệ thống đề bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các 
nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội 
dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cô Á 
đông và được coi là một tinh hoa của cô học Trung Hoa, nó được vận dụng 
vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân 
mệnh...v.v... Triết lý này dựa trên tiền đề rằng mọi thứ trong vũ trụ phát sinh 
hai năng lượng Dương và Âm - nghĩa là năng lượng sáng tạo và tiếp nhận hay 
thể hiện nam tính và nữ tính. Khái niệm về triết lý này là nếu bạn làm theo 
thiên nhiên bạn sẽ tìm đúng cách và đúng lúc để hành động trong cuộc sống 
của chính bản thân.. 


lcon — idol = ngẫu tượng 
lconoclast - người bài trừ thánh tượng 
Iconography - mô tả băng tranh, bằng hình tượng 


Ideal — amounts to an aspirafion to pracfice 1nfinite compassion with Infinite 
wIsdom (lý tưởng) 


Idealism — duy tâm 


665 


Idiocy — ngu ngốc 

Idiosyncrasy - đặc tính, phẩm chất cuả một người 

Idolatrous — có tính cách sùng bái, chiêm ngưỡng 

Idolatry — the worship of idol = sùng bái, chiêm ngưỡng thần tượng 

Idyllic — thơ điền viên, khúc nhạc đồng quê 

Ignoble — đê tiện, hèn mọn 

Ignominious — dishonorable, deserving of shame = đê tiện, đáng khinh 

lgnorance — vô minh, kẻ ngu muội 

IIIimitable — vô hạn, mênh mông, vô biên 

IIlusory — false feeling = không thực tế, hão huyền 

Imbed - gắn vào 

Imbibe - uống, hít, hấp thụ 

Imbue — permeate or influence as ¡f by dyeing = thấm màu nhuộm 

Immaculate — perfectly clean = vô nhiễm 

Immanent - triết học nội tại 

Immersion - nhận chìm 

Immolate - giết xúc vật để cúng tế, hy sinh 

Immortals — living In mounftains and øgrottoes, flying among the stars, and 
wandering the earth 1n perfect serenity, nourished by eating the 
wind and drinking the dew...(Taoism) 


The "Immortals" (from the Greek, sometimes ”Fen Thousand Immortals” or 
"Persian Immortals”") was the name given by Herodotus to an elite force of 


6ó6 


soldiers who fought for the Achaemenid Empire. This force performed the 
dual roles of both Imperial Guard and standing army during the Persian 
EmpIre's expansion period and during the Greco-Perslan Wars. Its Perslan 
name may have been Anusiya (companions' perhaps confused with Anausa 
1mmortals' from an- 'non' + ausa 'death). The force consisted mainly of 
Persians but also included Medes and Elamites. 


Cuộc chiến huyền thoại của các vị thần thời Hy Lạp cô đại. Nhân vật chủ chốt 
là chàng dũng sĩ trẻ tuổi Theseus lãnh đạo một nhóm các chiến binh chống lại 
những người Titan không lồ và những vị thần hùng mạnh nhằm giải thoát cho 
loài người... 
Immunity - sự miễn nhiềm, miễn dịch 
Immured - bị cầm tù, bị giam hảm 
Immutable — không thay đôi, không biến thái 
Impart - truyền đạt, phổ biến, kê cho nghe 
Impeccable — toàn vẹn, không khuyết điểm 
Impede - trở ngại, cản trở (Impediment - sự trở ngại, chướng ngại vật) 
Impel - đây về phía trước 
Imperceptibly — không thê nhận thấy, không thể cảm thấy 

The Buddhist Concept of Impermanence 
Early Buddhism dealt with the problem of Impermanence In a very rationale 
manner. This concept 1s known as anicca in Buddhism, according to which, 
1mpermanence 1s an undeniable and Inescapable fact of human exIstence from 
which nothing that belongs to this earth 1s ever Íree. 
Buddhism declares that there are five processes on which no human beIng has 
control and which none can ever change. These Íive processes are namely, the 


process of ørowing old, of not falling sick, of dying, of decay of things that 
are perishable and of the passing away of that which 1s liable to pass. 


667 


Buddhism however sugsests that escape from these 1s possIble and 1s through 
NIrvana. 


Hinduism also believes 1n the Impermanent nature of life. But 1t deals with 
this problem differently. According to Hinduism, Iimpermanence can be 
overcome by locating and uniting with the center of permanence that exIsfs 
within oneself. This center 1s the Soul or the self that 1s Immortal, permanent 
and ever stable. 


According to Hinduism, Atman 1s the fundamental truth that exIsfs In every 
being, while at the microcosmic level 1t 1s Brahman who 1s the fundamental 
and supreme truth of all existence. He who realizes Atman verily becomes 
Brahman and attains ImmortalIty. 


The Buddha differed radically with this most fundamental concept of 
Hinduism and 1n line with his preaching the early Buddhists did not believe 
1n the exIstence of a permanent and fixed reality which could be referred to as 
eIther God or soul. According to them what was apparent and verifiable about 
OUuf eXIstence was the continuous change 1t undergoes. 


Thus early Buddhism declares that In this world there 1s nothing that 1s fixed 
and permanent. Every thing 1s subJect to change and alteration. "Decay 1s 
inherent In all component things,"” declared the Buddha and his followers 
accepted that existence was a flux, and a contIinuous becoming. 


According to the teachings of the Buddha, life 1s comparable to a rIver. Ít 1s a 
DrOBressive moment, a successive serles of different momen(s, JoIning 
together to ø1ve the Impression of one continuous flow. Ït moves from cause 
to cause, effect to effect, one poInt to another, one state of exIstence to another, 
ø1vIng an outward Impresslon that 1t 1s one contInuous and unified movemeht, 
where as In reality 1t 1s not. The river of yesterday 1s not the same as the rIver 
of today. The river of this moment 1s not goIng to be the same as the rIver of 
the next moment. So does life. It changes continuously, becomes something 
or the other from moment to moment. 


Take for example the life of an Individual. It 1s a fallacy to belleve that a 
person would remain the same person during his entire life time. He changes 
every moment. He actually lives and dies but for a moment, or lives and dies 
moment by moment, as each moment leads to the next. A person 1s what he 1s 
1n the context of the time 1n which he exIsts. It 1s an 1llusion to believe that the 


668 


person you have seen Just now 1s the same as the person you are Just now 
seeIng or the person whom you are seeing now wIll be the same as the person 
you wIll see after a few moments. 


Even from a sclentific poInt of view this 1s true. We know cell divisions take 
place In each living beIng continuously. Old cells In our bodIes die and yIeld 
place contIinuously to the new ones that are forming. Like the waves In a sea, 
every moment, many thoughits arise and die 1n each 1ndividual. 


Psychologtically and physically he 1s never the same all the time. Technically 
speaking, no Individual 1s ever composed of the same amount of energy. 
Mental stuff and cellular material all the time. He 1s subJect to change and the 
change 1s a confInuous movemerI. 


Impermanence and change are thus the undeniable truths of our exIstence. 
What 1s real 1s the exIsting moment, the present that 1s a product of the past, 
Or a result of the previous causes and actlons. Because of Ignorance, an 
ordinary mind conceives them all to be part of one continuous reality. But in 
truth they are not. 


The various stages 1n the life of a man, the childhood, the adulthood, the old 
aøe are not the same at any øIven time. The child 1s not the same when he 
ørows up and becomes a young man, nor when the latter turns 1nto an old man. 
The seed 1s not the tree, though 1t produces the tree, and the fruIt 1s also not 
the tree, though 1t 1s produced by the tree. 


The concept of Impermanence and continuous becoming 1s central to early 
Buddhist teachinss. It 1s by becoming aware of 1t, by observing 1t and by 
understanding 1t, one can find a suitable remedy for the sorrow of human life 
and achieve liberation from the process of anicca or Impermanence. 


Impermanence — Vô thường - Sự thật về Vô thường có nghĩa là thực tại không 
bao giờ tĩnh mà luôn luôn động; và điều đó đã được các nhà khoa học nhận 
thức là bản tính tự nhiên của thể giới, không ngoại lệ. Trong giáo pháp về thực 
tại động ấy, Đức Phật cung cấp cho chúng ta một chiếc chìa khóa chủ để mở 
bất kỳ cánh cửa nào mà chúng ta muốn. 


Vô thường, phụ thuộc vào sự biến đổi, là tính chất của các pháp hữu vi. “Hãy 
tinh tấn”. Đó chính là lời nhắc nhở cuối cùng của Đức Phật Cô-đàm đối với 
hàng đệ tử của Ngài. 


669 


lmpermanenee - or ancca in Pali, is one of the three basic characteristics 
OŸ samsara — the world as we know 1t. It*s intimately entwined with the other 
two characterIstics: đưukkha, the truth of suffering, and anaffa, or non-self — 
the truth that phenomena have no nntrinsic, enduring substance. 
Impermanence tells us that people and obJects are Inconstant and transItory, 
that thoughts and feelings are as ephemeral as foam atop a wave. Though 
1mpermanence 1s a reality — a natural law — we strongly resIst 1t, for change 
leads to the paIn and disappoIntment of loss. The most difficult change we 
face 1s the ultimate inescapable loss — death. 


Knowing the truth and accepting 1t are very different things. A classic example 
1s the story of Kisa Gotami, who could not accept that her young son had died. 
Clutching his lifeless body, she went from neIghbor to neighbor, begging for 
medicIne to cure him. One man took pIty on her and said, “I don”t have the 
medicIne you need, but I know someone who does.” When she came to me 
demanding the remedy, I sent her off to collect a mustard seed from every 
house In which no one had died. Empty-handed after a long search, she 
realized that death 1s universal, and was finally able to accept her loss. At the 
same time, she learned that there”s a path to the deathless — to nirvana — for 
those who let go of their attachment to life. 


Letting go of attachment to lie doesn't mean not caring. lí means 
understanding that the pain of everyday experlence comes from denying the 
truth of Iimpermanence. When we fail to accept 1t, we get caught up 1n the 
VIcissitudes of life, the “eight worldly conditlons” — gain and loss, fame and 
disrepute, praise and blame, pleasure and pain — and are at the mercy of our 
likes and dislikes. Accepting that life 1s transitory lets you ease your ørIp on 
1t. When youre not desperately clinging to something, you re free to care for 
1t 1n a relaxed and loving way. 


Change 1snˆt always negative. It”s the very essence of life — 1t”s vital to growth. 
Without change, existence would Iindeed be futile: there could be no righting 
Of wronøs, no learning, no possIbility of spiritual awakening, Just as what we 
like Inevitably changes or leaves, so too what we don't like passes. J]ust 
observe your mind at work, and you'll see this. Thoughts and feelings change 
constantly. 


As you become aware that nothing lasts Íorever, you can deepen your 
appreclation for things as they are now, and not pin your hopes on what may 
or may not happen 1n the future... 


670 


Subfle and Obvious Impermanence 


One of our most deeply entrenched beliefs 1s that things remain the same over 
time. Take a range of mountains, for example. They have been there for 
millions of years. We think that the mountains we are looking at today are the 
same as those we saw yesterday or the day before. This kind of attitude, of 
holding things to be the same from some earlier poInt In time to some later 
pOoInt, seems 1nsfinctive. Of course, when we talk about the most obvIous way 
that things appear, If 1s 1n fact quIte correct. The mountains we see today have 
been there for centuries. What, however, If we 1nvestigate their true reality, 
beyond all their appearance of continuity? These clHÍfs, for example, at a 
subatomic level are constantly changing and In a process of flux. There 1s 
never an Instance when they are not changIng. However many milllons of 
vears they have been there, a time will come when theIr materlal mass wIll 
disintegrate. Yesterday”s mountains are sfill there, mainfaimning all their 
appearance of continuity, but 1ƒ we think about them more preciIsely, their 
subatomIc particles have changed a great deal since yesterday. In fact, If things 
were not confinuously changing, none of the changes we see In the world 
around us could happen. Nor could anything disintegrate when 1(s end had 
come. Consequently, In a way things seem to be, they appear as though they 
were exactly the same as they were In the past, but look at them from an 
ultimate poInt of view, and they are changing constantly every Instant. 

What this demonstrates 1s that the way we perceive reality 1s not the way 1f 
actually 1s; 1n other words, the manner in which things appear does not accord 
with how they really are. Let take another example. We could choose an 
experlence we are going through 1n our minds or Just something like the 
flower. But whether It 1s a mental experience or some solid obJect In the outer 
world, sooner or later 1t wIll disinteprate and cease to be. Thịs 1s a fact, not 
something that we have to prove with our powers of reasoning. The flower 
wIll wither, dry out, and die. We can see 1t happening. This continuous process 
of disintepraion and Iimpermanence 1s the more obvious kind of 
1mpermanence — something that we can see directly with our own eyes. Ït 1s 
due to changes that take place moment by moment, which eventually result in 
the destruction of the obJect 1n question. [f something did not change moment 
by moment, 1t would never cease to be. 


A Look Át Time 


671 


In a similar fashion, we accumulate experlences Írom our øs, and In our 
present actions we develop new attitudes and ways of doïng things 1nformed 
by those past experlences. So what took place 1n the past becomes useful in 
Our current behavior. But right now the past 1s Just a thought flitting through 
our minds. Ifwe search for the past, 1t has already cease to be. There”s nothing 
to be found, nothing at all that we can put our finger on. 


The same holds true for what wIll happen In the ƒ⁄uze. Qur present actions, 
which are based on our experiences from the past, wIll have an effect upon 
Oour future. They wIll either benefit or harm us. Even so, what wIll happen 1n 
the future 1s at present Just a thought taking shape within our minds, a thought 
concerning what 1s yet to come about. If we try to put our finger on some 
future “thing,” we find there 1s only the present. 


Therefore, how many things we caftegorIze as “pasf” or “future” are simply 
Ideas we have now about what has already happened or what might happen. 
We use the terms pas/ and ƒ/ure so that we can think and talk about them, 
and 1n that sense they can affect us, for better or for worse, but 1n fact, 1t 1S 
very đIfficult to find anything from the past or future that we can actually poInt 
to. What we talk about 1n the present as having occurred 1n the past 1s Just an 
obJect of memory. What we talk about as the future 1s Just a prediction about 
what might happen that arises In our mind. Apart from what we can say about 
the past and the future, they do not exIst. 


Finally, what we call the presenf does seem to be something we can pinpoInt, 
but 1ƒ we think about what we call the present moment and analyze 1t IntO 1s 
earlier and later phases, what we wIll find 1s that, aside from the past and the 
future, there 1s 1n fact no present at all. We can break thing down from years 
to months, days, hours, minutes, and seconds; everything up the present 
second wIll constitute the past and everything beyond 1t the future. So there 1s 
no present, 1s there? It 1s hard to find or establish. 


Thịs holds true with so many of our other notIlons and ways of apprehending 
the world. The cateøgorles we 1nvent are not inherent properties of the entifles 
themselves but labels arrived at through consensus and then applied through 
the power of language. They are conventional Ideas derIved from our thoughts 
about what happened In the past or what might happen In the future. In fact, 
this 1s how we arrive at all our conventIlonal notlons. How many of them 
would survive If they had to be Inherent propertles of things or exIst 
independently of anything else? 


672 


Thịs 1s why Lord Buddha said in the sutras that all phenomena exIst by virtue 
of their names and theIr conventional designations. They amount to nothing 
more, he said, than names or symbols. 

(The Dalai Lama in “Mind In Comfort And Ease” — The Vision of 
Enlightenment In the Great Perfection) 


BIẾT SÓNG TRONG VÔ THƯỜNG - CHÉT LÀ LỄ ĐƯƠNG NHIÊN 


Trời hửng năng, ta trở dậy, mệt nhoài, như mới hôm qua ta còn khoẻ, nói 
chuyện tới khuya, giờ đây mình đã ngã bệnh chỉ sau một đêm. Bởi thế, nói 
đến vô thường ai cũng thấy buồn chán và ngán ngâm làm sao; chỉ trong chớp 
mắt, trong khoảnh khắc, mọi việc đều đã thay đôi một cách nhanh chóng, mới 
thấy đó rồi mất đó, cuộc sống quá mong manh, tạm bợ. Vì vậy, vô thường có 
thê là một bải hát buôn đối với nhiều người. Có một câu chuyện nói về sự vô 
thường như sau: 


Thây một chú tiêu đang tưới cây, một người khách hỏi, “đã biệt cuộc đời là 
vô thường, sao chú còn chăm sóc thứ ây làm gì cho tôn công, vô ích?” 


Chú tiêu đáp, “dạ xin thưa, nêu mọi vật đêu là vô thường, thì đâu cân chúng 
con chăm sóc đê làm gì?” 


Bởi vô thường nên mọi hiện tượng, sự vật trên cõi đời này đều thay đôi, biến 
thiên theo thời gian. Mới hồi sáng thấy tinh thần sảng khoái, dễ chịu, trẻ trung 
yêu đời, muốn làm gì cũng được; ấy thế mà buổi chiều, mình lại xìu 

như bánh bao chiều, mệt mỏi, chán chường, thất vọng, lo âu, sợ hãi. Chính vì 
vậy mà Phật dạy, “cuộc đời là mộng huyền”; còn chúng ta thì cho rằng, cuộc 
đời này vốn là thường còn mãi mãi. 


Vậy xin hỏi hết tất cả mọi người, thế gian này có phải là mộng huyễn hay 
không? - Đời là một giác mộng dài, là một đám sương mù, là một làn điện 
chớp, có đó rồi không đó, tích tắc rồi tan biến, nên Hoà thượng Trúc Lâm mới 
nói bài Mộng như sau: 


Gá thần mộng, dạo cảnh mộng, 
Mộng tan rồi, cười vỡ mộng. 
Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, 
Biết được mộng, tỉnh cơn mộng. 


673 


Đời người cũng vậy, và tất cả muôn loài vật cũng lại như thế. Vô thường là 
một lẽ thật chung cho tất cả thế gian, không phải của riêng ai, mọi người đều 
có quyên thấy biết, nhìn nhận như vậy, không phải của người này, mà cũng 
không phải của người kia. Bởi vô thường nên mọi sự vật có thể đổi thay, vì 
đổi thay nên ta mới khô. 


Sống trên cõi đời, ai cũng muốn nắm giữ đủ thứ hết, giữ không được thì sinh 
ra tiếc nuối, buồn khổ. Cũng từ vô thường, nên thân này mới có sinh-già-bệnh- 
chết, rồi yêu thương xa lìa khổ, oán ghét gặp nhau khổ, mong cầu không được 
khổ, và sự thịnh suy của thân này cũng khổ. Do đó, Phật dạy, “cái gì có tướng 
là hư hoại”. Ta gọi chung cho mọi sự thay đôi, hư hoại đó là vô thường. Đức 
Phật dạy trong Kinh Kim Cang: 


Tắt cả pháp hữu vi, 
Như mộng huyễn bào ảnh, 
Như sương, cũng như chớp, 
Phải nên quán như thế. 


Như Lai Thế Tôn nhờ tu chứng dưới cội Bồ Đề nên Ngài thấy TỐ ràng, từ con 
người cho đến muôn loài vật, như mặt trăng, mặt trời, trái đất, núi rừng, ao 
hồ, sông suối, hoa lá, cỏ cây.... đều phải theo một định luật chung muôn đời 
của vũ trụ, là phải thay đối, không có cái gì đứng yên hay trường tồn mãi mãi 
trên thế gian này. 


Ấy thế mà, vẫn có một số người quan niệm rằng, thế gian này thường còn 
mãi, nên mặc tình đăm say, lao vào vui chơi, hưởng thụ quá đáng, để rồi đánh 
mất đi nhân cách và phâm chất làm người, nên ngảy cảng rơi vào hồ sâu tội 
lỗi; hạng người này đáng thương hơn là đáng ghét. Chính vì vậy, hôm nay, 
chúng tôi xin chân thành chia sẻ pháp thoại “biết sống trong vô thường”. 


Vậy vô thường có nghĩa là gì? 


Thưa tất cả quý Phật tử, “vô” có nghĩa là không, “thường” nghĩa là thường có. 
Vô thường có nghĩa là không thường còn, không bền chắc lâu dài, dù nhỏ bé 
như hạt bụi, hoặc lớn như mặt trời, mặt trăng, cũng đều phải chịu sự chi phối 
thay đôi, tan rã, chuyên biến theo thời gian, hoặc chậm hay mau mà thôi. Vô 
thường tạm chia thành ba loại: Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô 
thường. 


674 


Trước tiên, chúng ta cùng nhau tìm hiệu vê thân vô thường xem nó như thê 
nào và chuyên biên ra sao. 


Thân này từ đâu có? Theo lời Phật dạy, thân này muốn có được phải hội đủ 
ba điều kiện: phải có cha mẹ quan hệ với nhau, cùng kết hợp tỉnh cha với 
huyết mẹ và nghiệp thức của một chúng sinh, chung hợp lại thành bào thai, 
bào thai lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng bằng máu huyết và hơi ấm của người mẹ, 
đến khi mở mắt chào đời, hít thở khí trời, bú sữa mẹ hay sữa hộp, rồi dần dần 
biết uống ăn và lớn khôn. Thân thể này sông được là nhờ bốn đại giữ gìn, cộng 
với uông ăn và hít thở khí trời mà sông còn. 


Thân này sống được nhờ bốn đại bên trong kết hợp với bốn đại bên ngoài 
được đưa vào hăng ngày, như chất cứng gọi là đất, chất lỏng là nước, nhiệt độ 
trong người gọi là lửa, và sự hoạt động của thân là nhờ gió. Vì thế, sự hình 
thành của thân này là một chuỗi dài vay mượn liên tục. Nếu chúng ta thở ra 
mà không hít vào coi như chết. Vậy mà có người cho rằng, thân nảy thường 
còn mãi mãi; nhưng thực tế có phải vậy không? Chúng ta thử nhìn lại xem, 
trên đời này có ai trẻ mãi không già, khoẻ mạnh hoài không đau bệnh, sống 
hoài mà không chết. Chắc chắn là không! Tại sao vậy? Vì ai cũng phải chịu 
quy luật của sự vận hành già-bệnh-chết chi phối. Chính đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni còn phải xả bỏ báo thân này khi Ngài 80 tuổi, huống hồ là chúng ta. 


Quy luật vô thường già-bệnh-chết không hẹn cùng ai, giống như đoá hoa phù 
dung sớm nở, tối tàn. Phật dạy, muôn loài vật ở thế gian này đều vô thường 
để mỗi người chúng ta biết mà không quá chấp chặt, dính mắc vào xác thân 
nảy để làm khổ đau cho mình và người. 


Đã chịu sự chỉ phối của vô thường thì thân này đâu có thật, do chúng ta lầm 
châp thân này là ta, là tôi, là của tôi, từ đó sinh ra tham lam, ích kỷ, tìm cách 
vơ vét về cho riêng mình mà làm tôn hại người khác. 


Đã làm người, ai có mặt trên cuộc đời này, không ít thì nhiều luôn bị bất hạnh, 
khổ đau bám víu vào thân phận con người. Cái mà tất cả mọi người đang lo 
sợ nhất chính là cái chết; vì thế, một số người cô tìm cách luyện thuật trường 
sanh bất tử để sông đời, nhưng có mấy ai được thoát chết bao giờ đâu? 

(Thích Đạt Ma Phổ Giác) 

-—-0Oo--- 

Vô thường - trong giáo lý của đức Phật, chúng ta thấy nói đến “tứ vô 
thường”, một giáo lý quan trọng bậc nhất. Đó là “vô thường, khổ, vô ngã và 
không”, tóm tắt thật gọn lý thuyết của Phật giáo. 


675 


Vô thường là do “vô thường biến dị” nói gọn. Vô thường nghĩa là thay đổi, 
biên chuyên, khi thê này, lúc thê khác, không giữ nguyên hình tướng hay tình 
trạng. Nói vô thường thì bao giờ cũng hàm ý thời gian ở trong. 


Không phải chỉ có đức Phật mới nói đến vô thường. Đức Không Tử nói: “Trôi 
chảy mãi thế thôi, ngày đêm không ngừng”, vũ trụ đưới mắt Ngài giống như 
một dòng nước không ngừng trôi chảy. Trong Tứ thư Ngũ kinh của Không 
Giáo, có kinh Dịch, với nghĩa Dịch là biến dich, đôi thay. 


Triệt gia Hy Lạp Héraclite đã nói răng “chăng ai đi qua một con sông tới hai 
lân”, ý nói đã qua sông rôi, khi quay lại thì con sông không còn như cũ nữa! 
Thị sĩ thì thương tiệc cho đóa hoa xinh tươi “sớm nở tôi tàn”. 


Nguyễn Du “đau đớn lòng” khi nhận thấy cuộc đời trải qua một “cuộc bê dâu”, 
nay là nương dâu, mai đã thành bãi biên! 


Đạo Phật nói vô thường, nhưng điều đặc sắc trong đạo Phật là chỉ cho chúng 
ta con đường thoát ra khỏi vô thường, có vô thường là có khô đau. 


Lý Vô Thường - Trên thế gian này, cái gì cũng biến đối, có thứ đối nhanh, 
có thứ đởi chậm, nhưng chắc chăn có đồi. Trong thân ta, từng giây từng phút, 
tế bào này chết đi, tế bào khác sinh ra; tâm trạng này nối tiếp tâm trạng kia, ý 
nghĩ này tiếp theo ý nghĩ khác. .. Không riêng gì đức Phật nhận ra lý vô thường, 
văn nhân, thi sĩ, triết gia cũng nói tới tính cách vô thường của kiếp nhân sinh 
và của vạn vật: 


Ôi nhân sinh là thế ấy 
Như bóng đen, như mây nỗi 
Như gió thối, như chiêm bao 
Ba mươi năm hưởng thụ biết chừng nào 
Vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chín 
Nguyễn Công Trứ 


Trăm năm trong cuộc bể dâu, 

Người cùng cây cỏ khác nhau chút nào! 

Đang tươi bỗng héo biết bao nhiêu lần. .. 
Nguyễn-Trãi, Côn Sơn Ca 


Ba chục năm trời danh tiêng hão, 
Quay đầu muôn sự giâc Nam Kha! 


676 


Nguyễn-Trãi 


Trải qua một cuộc bề dâu, 
Những điều trông thây mà đau đón lòng. 
Nguyên-Du 


Hiểu được lý vô thường, ta sẽ không còn bám víu vào của cải, danh vọng, 
trái lại ta mong cầu một thứ gì bền vững hơn, thanh-tịnh hơn. Vì thế vua 
Trần Thái Tông đã khuyên răng: 


Linh đan, chớ cậy “trường sinh thuật” 
Thuốc quý, khôn mong “bất tử xuân”. 
Cõi quỷ hãy xin rời bỏ sớm 
Hồi tâm hướng đạo dưỡng thiên chân. 
Bốn núi (trong Khóa Hư Lục của vua Trần Thái Tông) 


CẢNH VÔ THƯỜNG 


Trần cảnh đổi thay mãi mỗi ngày 
Mỗi giờ mỗi phút cõi trần ai 

Sát-na sinh diệt nơi hình tướng! 
Biển khô luân hồi nếu bám hoài. 
Sống vì vật chất lắm ưu phiền 

Tất cả bại thành cũng tại duyên. 
Chấp nhận cuộc đời là như thế! 

An vui hiện tại được bình yên. 

Hạnh phúc có chăng chỉ tạm thời! 
Không gì bền vững cả đời người. 
Hợp tan định luật nơi trần thế 

Bám víu đắm chìm biển khổ thôi! 
Buông bỏ - không tham, bớt khổ sầu 
Không màng danh lợi chăng bền lâu. 
Giữ tâm thanh tịnh đời như vậy! 
Trần thế vô thường cảnh biển dâu. 
Hạnh phúc nơi tâm sống mỗi ngày 
Chạy theo vật chất khổ thân thay! 
An bân lạc đạo đời thanh thản 

Tài sản tạo nhiều, chết trắng tay. 

An lạc nơi đây mãn nguyện lòng 
Tâm thường tĩnh lặng chăng cầu mong. 


677 


Sống vui hiện tại không hoài tưởng 
Không châp chuyện gì - đời sắc không! 


(Minh Lương - Trương Minh Sung) 
-==0oÖ0--- 


Impervious — không thấm nước, không thấu qua 

Impetus — thúc đây, xô tới 

ImpInge — đụng chạm, va chạm, tác động, ảnh hưởng 
Implacable — không thể làm xiêu lòng 

Implicate - ân ý, điều ngụ ý 

Implication — lôi kéo, liên quan, dính líu 

Implicit — to refer to = imply = ám chỉ, ngâm ngầm, ấn tàng 
Implore — năn nỉ, van lơn 

Importunate - quấy rầy, những nhiễu, thúc bách 

ImposiIng — solemn = oal nghiêm, long trọng, hùng vĩ 
Imposter - kẻ lừa đảo, kẻ mạo danh 

Impotence — bất lực, liệt dương 

Impregnable — không thê đánh chiếm được 

Imprimatur - giấy phép in sách do sự đồng ý cuả giáo hội La Mã 
Impromptu — bài nói ứng khẩu, bài thơ ứng khẩu 

Impulsion - xung năng 


Impulsive - đây tới, đây mạnh 


678 


Imputation - đô tội, quy tội cho ai (Impute = đô tội cho ai.. .) 

lnane — ngu ngốc 

Incantation - niệm thân chú, bùa phép, ngải 

Incarcerated — put in prison = bị bỏ tù, bị tống giam 

Incense stick — Incense, more than simply a fragant offering, 1s a symbol of 
the Three Primary Vitalitles (“original” breath, essence and 
spIrIt) and 1s believed to draw dettles to the altar... 

Inception - sự khởi đầu 

Inchoate - vừa bắt đầu, còn phôi thai 

Inciplent - chớm nở, mới bắt đầu, phôi thai 

Incisiveness - sắc bén, sắc xảo 

Incognito - người thay họ đổi tên, người dấu tên 

Incongruity - sự bất tương đăng 

Incongruous — không thích hợp, phi lý 

Incredulity — tính hoài nghi, ngờ vực 

Incur - chịu, gánh, mắc 

Incursion — xâm nhập, đột nhập 

Indefatigable - không biết mệt mỏi 

Indelibly — cannot remove, wash away = không thể tây xóa được 

Indigenous - bản địa, bản xứ 


Indignantly - một cách phần nộ 


679 


Indiosyncratic — do đặc tính 
Indolence - lười biếng, biếng nhác 
Indoctrination - truyền bá, truyền thụ 


Indra (Sanskrit) — Trời Đề Thích - Indra is the king of the gods and ruler of 
the heavens. 


Indra - also known as Sakra in the Vedas, 1s the leader of the Devas or demi 
gods and the lord of Svargaloka or heaven 1n the Hindu religion. He 1s the god 
Of rain and thunderstorms. He wields a lightning thunderbolt known as vajra 
and rides on a white elephant known as AIravafa. Indra 1s the supreme deIty 
and 1s the twIn brother of AgmI and 1s also mentioned as an Aditya, son of 
Aditi. His home 1s situated on Mount Meru In the heaven. 


Đề Thích Thiên hay Trời Đề Thích, tên Phạn là Sakra-devanam-indra, 
dịch âm là Thích Ca Đề Hoàn Nhân Đà La. Lược xưng là Thích Đề Hoàn 
Nhân, Thích Ca Đề Bà. Lại xưng là Đề Thích (Sakra), Thiên Đề Thích và còn 
có tên gọi riêng là Nhân Đà La (Indra), Kiều Thi Ca (Kausika), Sa Bà Bà, 
Thiên Nhãn (Sahasra-netra)... 


Nguyên Indra là vị Thân của Ấn Độ Giáo, là Thần Lôi Vũ có địa vị tối cao 
trong các chư Thần, ngồi trên con voi ba đầu sáu ngà, vung múa Chày Kim 
Cang ngăn trị loài Ma ác và đấu tranh với hàng A Tu La (Asura) 

Sau này khi du nhập vào Phật Giáo thì trở thành vị Hộ Pháp (Dharma-pala) 
và được xưng là Đê Thích Thiên, là một trong 12 vị Trời, Chủ của cõi Tam 
Thập Tam Thiên (Trayastrimsa). Cõi này còn có tên là Đao Lợi Thiên, Đê 
Thích Thiên, Dạ Xoa Bí Mật Kim Cương Thủ... 

Indubitable — too evident to be doubted 
Induce — xui, xui khiến 


Indulge - nuông chìu, chìu theo (Indulgence = sự nuông chìu) 


Inebrlation — sự say rượu 


680 


Ineluctable — không thể tránh khỏi 

Inept — không có khả năng thích hợp 

Inexorable — prevail upon = không lay chuyển được, không động tâm 
Infantile - thuộc trẻ con 

Infatuation — làm mê dại, làm mê đắm 

Inference — suy luận ra, điều luận ra, kết luận (Infer = suy ra, luận ra) 
Infinitesimally — lI tI, tí xíu 

Inflict - nên, giáng một đòn 

Infringe - xâm phạm cuộc sống riêng tư của ai 

Infuriating — làm điên tiết 

Infuse - rót, đô, pha trà; sự phần khởi 

Ingenutty - tài khéo léo 

Ingrain - nhuộm 

Inherent — cỗ hữu, vốn thuộc về 

Inhibiting — ngăn chặn, kiềm chế 


Inimical — thù địch, không thân thiện 


Innate - Endowment = thiên bẩm, bẩm sinh - Innate can also be used 
figuratively for something that comes from the mind rather than from external 


SOUFrC€S... 


Đặc điểm chính yếu của tài năng thiên bẩm, theo Kant, là tính độc đáo, theo 
đó, thiên tài là một “người sử dụng tính độc đáo và từ chính mình tạo ra những 
gøì mà thông thường phải được học dưới sự hướng dẫn của những người khác”. 
Bản thân tính độc đáo có hai phương diện: thứ nhất, nó “không phải là sự tác 


681 


tạo có tính bắt chước”; thứ hai, nó “phát hiện ra những gì không thể dạy và 
học được”... 


Innocuous — không độc, không có hại, vô thưởng vô phạt 

Inquirer - người điều tra 

Inquiry — tìm hiểu 

Inquisition - thâm tra chính thức cuả tòa án 

Insalubrious - độc, có hại cho sức khoẻ 

Insamty - mất trí, điên 

Insatiable — incapable of being satisfied = không thể thỏa mãn được 
Inscribe - viết, khắc chữ 

Inscrutable — bí hiểm, khó hiểu, không dò được 

Insight (Sanskrit — prajna) — wisdom = nội tâm, nội quán 

Sự nhìn thâu được bên trong sự vật, sự hiêu thâu được bên trong sự vật; sự 


hiệu biệt sâu sắc, sự sáng suôt. 


Insighf ¡s the understanding of a specific cause and effect in a specific 
context. The term 1nsight can have several related meanings: 


-a plece of Information 


-the act or result of understanding the Inner nature of things or Of seelIng 
Intuitively in Greek called noesIs. 


-an 1ntrospecfion 


-the power of acute observation and deduction, penetration, discernment, 
perception called Intellection or noesIs. 


-an understanding of cause and effect based on 1dentification of relatIlonshIps 
and behaviors within a model, confext, or scenarIo. 


682 


Insinuating — nói bóng gió, nói ám chỉ 

Insolent — impertinent, Iimpudent = xấc láo, láo XƯỢC 

Instigate — xúi g1ục, chủ mưu 

Instill - điều truyền dẫn, nhỏ giọt 

Insubstantiality — emptiness = tính không có thực, không có thực chất 


The Buddhist term emptiness (Skt. Sunyata) refers specifically to the fact that 
everything 1s dependently originated, Including the causes and conditlons 
themselves, and even the princIple of causality 1tself. It 1s not nihilism, nor 1s 
1t meditating on nothingness... 


Đi tìm vào “lính Không” thật là không đơn giản, vì “Không” nghĩa là gì? 
Không có nghĩa là không, là hư không hay là hư vô? Nhiều người đã cho Đạo 
Phật là đạo cứu cánh về Hư Vô đồng nghĩa với Hư Vô trong Lão giáo. Nhiều 
người lấy câu: “Ngũ uân giai không” và “Sắc bất dị không, không bắt dị sắc; 
sắc tức thị không, không tức thị sắc” trong bài Kinh “Ma-ha Bát-Nhã Ba-la- 
Mật Đa Tâm Kinh” để triển khai rồi có cái nhìn không đúng vào Đạo Phật. 
Lại thêm trong bài Kinh ấy có thêm: “Thị chư pháp không tướng, bắt sanh, 
bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm” khiến cho người nghiên cứu, tìm 
hiểu có thêm sự rối rắm về chữ “không”! 


Tại sao trong Đạo Phật lại có “Tính Không”? 


Trong bài: “Sơ lược ý nghĩa chữ “Không” trong Đạo Phật”, Thượng Tọa Thích 
Nhật Từ đã giải thích ý nghĩa chữ không trên sáu bình diện: 


1-Không và Thiền định. (đến nơi trống rỗng để thiền định; và “an trú nơi 
trông rông hay tánh không”). 


2-Túnh Không tức Vô Ngã. (Vì tánh Không là tính không thực thể của ngã 
và các sự vật). 


3-Tánh Không tức Duyên khởi, Vô Thường, Vô Ngã. (Đặc tính của sự vật là 
không thực thê hay duyên khởi hay vô ngã) 


683 


4-Tánh Không và Trung Đạo. (Thiền quán về tính không và duyên khởi của 
các sự vật hiện tượng là một trong các cách trừ diệt các châp thủ, tham ái và 
dân đến sự an tịnh các hành một cách có hiệu quả). 
5-Phương pháp quán “không, giả và trung”. (Tất cả các sự vật hiện tượng 
đêu do duyên mà hình thành; do đó gọi là không (tức không thực thê) hay 
cũng còn gọi là giả danh hay trung đạo). 
6-Ý nghĩa chữ “Sắc” trong “Sắc tức thị Không”. (Sắc uân chỉ là tổ hợp vật 
chât tùy thuộc, duyên khởi vào các hoạt động tinh thân khác (thọ, tưởng, hành, 
thức) nên nó không có thực thê (không): Sắc tức thị không. 

-—-0O0o--- 
Insular — cách điện, cách ly 
Insult - lời lăng mạ, sỉ nhục 
Intact — không bị đụng chạm đến, không sứt mẻ 
Intercede — can thiệp, đứng ra hòa giải (Intercessor - người can thiệp giúp) 
Interference — sự can thiệp, chen vào, sự gây trở ngại 
Interlocutor - người nói chuyện, người đối thoại 
Interlude - thời gian nghỉ giải lao giữa vở kịch 
Intermingle - trộn lẫn, hoà lẫn 
Interpole - cực trung gian, liên cực 
Interspersing - đặt rải rác 
Interstellar - giữa các vì sao 
Intolerance — không dung thứ 


Intractable - cứng đầu, khó bảo 


Intransigent — không khoan nhượng về chính trị 


684 


Intrepid — brave 
Intricacy — tính phức tạp (Intricate - rắc rối, phức tạp) 
Intrigue — mưu đồ, vận động ngầm 


Intrinsic - bản chât, sơ nguyên; Intrinsic essence = chân ngã 
Belonging to essential nafure 


Anything ¡n/rinsic comes from within; essence: the characterIsfIc or InfrInSIC 
feature of a thing, which determines 1(s Identity - fundamental nature 


Introspection — xem xét nội tầm, nội quán 


Introvert — those orIented towards Inner state of mind - người thu mình vào 
(Extrovert — those more outgoIng and social orIented) 


Intuition: 
1.Trực giác, sự hiểu biết qua trực giác; khả năng trực giác. 
2.Điều (hiểu qua) trực giác. 


Intuition — language of the soul: ““Phe souls communIicate directly to us 
through the sixth sense of intuition”. 


Intuition - 1s the ability to acquire knowledge without Inference or the use of 
reason. The word Intuitilon comes from Latin verb 1ntuerI which 1s usually 
translated as to look Inside or to contemplate. Intuition 1s thus often conceived 
as a kind of Inner perception, sometimes regarded as real luciIdlty or 
understanding. Cases of Intuition are of a øreat dIversity; however, processes 
by which they happen typIcally remain mostly unknown to the thinker, as 
Opposed to the view of rational thinking. 


Trực giác hay còn gọi là giác quan thứ sáu cho phép ta thấy được những gì 
mà năm giác quan khác không thê thấy được cụ thể như linh cảm, cảm nhận, 
tưởng tượng...hay tất cả những gì thuộc về thế giới vô hình mả năm giác quan 
còn lại chỉ thấy được ở thế giới hữu hình, tức là những gì đang tôn tại. 


Inveigh — công kích, phản kháng 


685 


Inveterate — thâm căn cô đế, ăn sâu lâu năm 

Invigilator - người coi thi 

Invigorating — làm cường tráng, làm cho hăng hái 

Inviolable - bất khả xâm phạm 

Invocation - lời cầu khẩn 

Ire - nồi giận, giận dữ 

Iridescent — lustrous rainbow like = phát ra ngũ sắc, ánh sáng nhiều màu 
Irrepressible — không thể kềm chế được 

Ithyphallic — có dạng dương vật mang ra diễu trong cuộc lễ thần rượu:tục tĩu 


-=-0000OOOooo--- 





Thăm Viêng Đức Karmapa Lama (mặc áo đỏ) - Hành Hương Ấn Độ 2011 


686 


J 


Jainism — Jainism traditionally known as Jain Dharma, 1s an anclent Indian 
religion. Followers of Jainism are called "74s", a word derived from the 
SanskrIt word Jina (victor) and connoting the path of vIcfOry 1n crOSSInØ OVer 
life's stream of rebirths through an ethical and sprritual... 


What is the story of the Jain faith? 


'What 1s the historical context of the Jain religIon? Jainism arose 1n 7th century 
BC Eastern India, home to HinduIsm and Buddhism. It was a time and place 
Of religIlous renewal, in which several øroups reacted against the formalized 
rituals and hierarchical organizaton of tradiional Hinduism, desiring 
something new and fresh. Jains beliefs holds that 24 historical figures have 
lived and taught Jain truths in this age. Of these figures, called Tirthankaras, 
only the last two can be historically verified with any confidence. The 23rd 
Tirthankara, Parshvanatha, 1s thought to have lived In the 7th century and 
founded a Jain community based on renuncIation of the world. 


Mahavrra, the 24th and last Tirthankara to appear In this age, 1s usually 
regarded as the founder of the religion, the first signficant marker on JaInIsm's 
historical timeline. He 1s traditionally thought to have lived from 599 to 527 
BC, but some scholars belleve he was a contemporary of the Buddha In the 
early 5th century BC. 


The Jain religion: past and presenf 
Early History 


Like the Buddha, Mahavira was born Into the warrlor class. At the age of 30, 
he renounced the world to seek sprritual truth 1n ascetic solitude. He found 
enlightenment after I3 years of renuncIation, and soon made II converts. All 
were former Brahmans and became discIples of Mahavira. Mahavira 1s said 
to have fasted to death (a practice called salekhana) at Pavapure (near modern 
Patna). 


Jain traditlon teaches that the monastic community founded by Mahavira 
boasted 14,000 monks and 36,000 nuns by the time of his death. An early 
schism occurred that lasts to the present day over certain aspects of monastIc 


687 


discipline. The Schvetambara sect believed that monks and nuns should wear 
white robes, whereas the Digambaras believed that monks should wear no 
clothes. 


The latter øgroup 1s also differentiated by 1ts belief that a female cannot attain 
liberation. The schism was further cemented when the Schvetambaras met 1n 
a councIl to fix the JaIn canon of scrIptures In c. 456 AD. The Digambaras 
were excluded from the council, and they later reJected the decIsions of the 
councIl. 


In the period of the fourth through sixth centuries AD, the Jain community 
migrated westward, eventually settling in western and central India. Jainism 
was more Influential In 1ts new area than 1t was 1n the area of 1(s birth. The 
Digambaras settled In the south, where they enJoyed much political favor. 
King Amoghavarsha (early 9th centuryy AD) 1s even reported to have 
abdicated his throne to become a Jain monk. 


Jainism has between four and five million followers, with most JaIns residing 
in India. Outside India, some of the largest Jain commumities are present 1n 
Canada, Europe, Kenya, the United Kingdom, Hong Kong, Suriname, FIJI and 
the United States. 


Main principles 
Non-violence (ahimsa) 


The principle of ahimsa ("non-violence” or "non-inJury”) 1s a fundamental 
tenet of Jainism. It believes that one must abandon all violent activity, and 
without such a commitment to non-violence all relipgIlous behavior 1s 
worthless. In Jain theology, 1t does not matter how correct or defensible the 
violence may be, one must not kill any being, and "non-violence 1s one's 
highest religIous duty”. 


Jain texts such as Acaranga Sutra and Tattvarthasutra state that one must 
renounce all killing of living beings, whether tiny or large, movable or 
1immovable. Its theology teaches that one must neither kill another living 
being, nor cause another to kill, nor consent to any killing directly or 
indirectly. Furthermore, Jainism emphas1zes non-violence agaInst all beIngs 
not only 1n action but also in speech and 1n thought. It states that 1instead of 
hate or violence agaInst anyone, "all living creatures must help each other”. 


688 


Violence negatively affects and destroys one's soul, particularly when the 
violence 1s done with intent, hate or carelessness, or when one 1ndirectly 
Causes or consents to the killing of a human or non-human living being. 

The Idea of reverence for non-violence (ahimsa) 1s founded 1n Hindu and 
Buddhist canonical texts, and 1t may have orlgIins In more anclent 
Brahmanical Vedic though(s. However, no other Indian religion has 
developed the non-violence doctrine and 1ts implicatlons on everyday lIÍe as 
has Jainism. 


The theological basis of non-violence as the highest religious duty has been 
Iinferpreted by some Jain scholars not to “be driven by merIt from gIving or 
compassion to other creaftures, nor a duty to rescue all creatures”, but resulting 
from “continual self-discipline”, a cleansing of the soul that leads to one's own 
spIritual development which ultimately affects one's salvatlon and release 
Irom rebirths. Causing InJury to any being In any form creates bad karma 
which affects one's rebirth, future well being and suffering. 


Jainism views aftachments to mafterial or emotional possessions as what leads 
to passions, which 1n turn leads to violence. According to the aparIgpraha 
princIple, a Jain monk or nun 1s expected to be homeless and family-less with 
no emotional longings or attachments. The ascetic 1s a wandering mendicant 
in the Digambara tradition, or a resident mendicant In the Svetambara 
tradition. 


In addition, JaIn texts mention that "attachment to possesslons” (parigraha) 1s 
of two kinds: attachment to 1nternal possessions (abhyanfara parigraha), and 
atachment to external possessions (bahya parigraha). For Internal 
pOSSesslons, Jainism 1dentifies four key passions of the mind (kashaya): anger, 
pride (ego), deceitfulness, and øgreed. In addition to the four passions of the 
mind, the remaining ten Internal passions are: wrong belief, the three sex- 
passlons (male sex-passion, female sex-passion, neuter sex-passion), and the 
six defects (laughter, like, dislike, sorrow, fear, disgust). 


Jain ethics and five yvows 


Jainism teaches five ethical dutles, which 1t calls five vows. These are called 
anuvrafas (“small vows") for Jain laypersons, and mahavratas (“øreat vows”) 
for Jain mendicants. For both, 1ts moral precepts preface that the Jain has 


access fo a guru ("teacher”, "counsellor"), deva (“J]ina”, "øod"), doctrine, and 
that the Individual 1s free from five offences: doubts about the faith, 


689 


indecIsiveness about the truths of JaInism, sincere desire for Jain teachings, 
recogmition of fellow Jains, and admiration for their spiritual pursuits. Such a 
person undertakes the following FIve vows of JaInism: 


l. Ahimsa, "Intentional non-violence” or "noninjury"”: The Ẩirst maJor ow 
taken by Jains 1s to cause no harm to other human beiIngs, as well as all living 
beings. This 1s the highest ethical duty 1n Jainism, and 1t applies not only to 
ones actlons, but demands that one be non-violent In ones speech and 
thoughts. 


2. Satya, "†ruth”: This vow 1s to always speak the truth. Neither lie, nor speak 
what 1s not true, and do not encourage others or approve anyone who speaks 
an unfruth. 


3. Asfeya, "nof stealng”: A ]ann layperson should not take anything that 1s not 
willingly øiven. Additionally, a Jain mendicant should ask for permisslon to 
take 1t 1ƒ something 1s beIng gIven. 


4. Brahmacharya, “celbacy”": Abstinence from sex and sensual pleasures 1s 
prescribed for Jain monks and nuns. For laypersons, the vow means chastIty, 
faithfulness to one's partner. 


3. Aparigraha, "non-possessiveness”": Thịis 1ncludes non-attachment to 
material and psychological possessions, avolding craving and greed. JaIn 
monks and nuns completely renounce property and soclal relations, own 
nothing and are attached to no one. 


Practfices 
Áscetficism 


Of all the major Indian religions, Jainism has had the strongest ausferIty- 
driven ascetic tradition, and 1t 1s an essential part of a mendicant's spiritual 
pursuIfs. Ascetic life may 1nclude nakedness symbolizing non-possessIlon of 
even clothes, fasting, body mortification, penance, and other ausferities, In 
order to burn away past karma and stop producing new karma, both of which 
are belleved 1n ]ainism to be essential for reaching siddha and moksha 
(“liberation from rebirths”", and "salvation”) 


Meditation 


690 


Jainism considers meditation (dhyana) a necessary practice, but 1ts øoals are 
very different from those in Buddhism and Hinduism. In Jainism, medifation 
1S concerned more with stopping karmic attachmenfs and actIvIty, not as a 
means fo transformational Insights or self-realization In other Indian religions. 
Meditation 1n early Jain literature 1s a form of austerIty and ascetIc practfice 1n 
Jainism, while 1n late medieval era the practice adopted I1deas from other 
Indian traditions. According to Paul Dundas, this lack of meditatIve practices 
1n early Jain texts may be because substantial portions of anclent Jain texts 
were losf. 


The Digambara Jain scholar Kundakunda, 1n his Pravacanasara states that a 
Jain mendicant should meditate on "I, the pure self”. Anyone who considers 
his body or possessions as "I am this, this 1s mine” 1s on the wrong road, while 
one who meditates, thinking the antithesis and “[ am not others, they are not 
mine, [ am one knowledge” 1s on the right road to medifating on the “soul, the 
pure self”. 


Beliefs and philosophy 
Dravya ("“Substance ”) 


The dravya In Jainism are fundamental entities, called astikaya (Hterally, 
"collection that exIsts"). They are believed to be eternal, and the ontological 
building blocks that constitute and explain all exIistence, whether perceIved or 
not. 


According to the Svetambara traditlon of Jainism, there are five eternal 
substances 1n exIstence: Soul (Jiva), Matter (pudgala), Space (akasha), motion 
(Dharma) and rest (Adharma). To this list of five, the DIigambara Jain tradition 
adds “Time” (kala) as the sixth eternal substance. In both traditions, the 
substance of space 1s concepfualized as "world space” (lokakasha) and "non- 
world space” (aloklakasha). Further, both soul and matfer are considered as 
active onfoloøical substances, while the rest are Inactive. Another 
categorization found 1n Jain philosophy 1s Jiva and aJiva, the latter being all 
dravya that 1s not JIva. 


Jưva (”Soul"), A/ma (“Non-Soul”) 


Jiva means "soul” in Jainism, and 1s also called Jivatman. Ït 1s a core concept 
and the fundamental focus of the Jain theology. The soul 1s believed to be 


69] 


eternal, and a substance that undergoes constant modifications, 1n every HIÍe, 
after every rebirth of a living being. JI1va consIsts of pure conscIousness 1n the 
Jain thoupht, has Innate "free wIll” that causes If to act but 1s believed to be 
intangible and formless. It 1s the soul that experlences existence and gains 
knowledge, not mind nor body both believed to a heap of matter. Jain 
philosophy further believes that the soul 1s the mechanism of rebirth, and 
karma accumulation. Ít 1s the same s1ze In all living beings, such as a human 
being, a tiny 1nsect and a large elephant. J1va 1s everywhere, filling and Infused 
in every minuscule part of the entire loka (realm of exIstence), according to 
Jainism. The soul has the potential to reach omnisclence and eternal bliss, and 
end the cycles of rebirth and associated suffering, which 1s the goal of Jain 
sp1rituality. 


Soul and Karma 


According to Jainism, the existence of ”a bound and ever changing soul” 1s a 
self-evident truth, an axilom which does not need to be proven. There are 
numerous souls, but every one of them has three qualiles (Guna): 
COnSCIousness (caitanya, most important quality of soul), bliss (sukha) and 
vibrational energy (virya). The vIibration draws karmic particles to the soul 
and creates bondages, but 1s also what adds merIt or demertit to the soul. 
Karma, like in other Indian religIlons, connoftes 1n Jainism the universal cause 
and effect law. However, 1( 1s envIisioned as a material substance (subtle 
matter) that can bind to the soul, travel with the soul substance 1n bound form 
between rebirths, and affect the suffering and happIness experlenced by the 
JIva In the lokas. Karma 1s also believed to obscure and obsfruct the Innate 
nature and striving of the soul, as well as 1ts spIritual potential In the next 
rebrrth. 


The relatIlonship between the soul and karma, states Padmanabh Jaim, can be 
explained with the analogy of gold. Like gold 1s always found mixed with 
ImpurifIles In 1s oripInal state, Jainism holds that the soul 1s not pure at 1s 
OrIgIn but 1s always Impure and defiled like natural gold. One can exert effort 
and pur1fy gold, similarly, Jainism states that the defiled soul can be purIfied 
by proper refining methodology. Karma either defiles the soul further, or 
refines 1t to a cleaner state, and this affects future rebirths. Karma 1s thus an 
efficlent cause (nimifta) In Jain philosophy, but not the material cause 
(upadana). The soul 1s believed to be the materlal cause. 


692 


Jain texts state that souls exIst as "clothed with materlal bodles”, where 1t 
entirely fills up the body. There are five types of bodies 1n the JaIna thouphit: 
earthly (e.ø. most humans, animals and plants), metamorphic (e.ø. øods, hell 
beIngs, fine matter, some animals and a few humans who can morph because 
Of theIr perfections), transference type (e.ø. øood and pure substances realized 
by ascetIcs), flery (e.ø. heat that transforms or digests food), and karmic (the 
substrate where the karmic particles reside and which make the soul ever 
changing). 


Samsara 


The conceptual framework of the Samsara doctrine differs between the 
Jainism traditions and other Indian religions. For Instance, In Jaina traditions, 
soul (JIva) 1s accepted as a truth, as 1s assumed 1n the Hindu traditions. Ït 1s 
not assumed 1n the Buddhist traditions. However, Samsara or the cycle of 
rebirths, has a definite beginning and end In Jainism. The Jaina theosophy, 
unlike Hindu and Buddhist theosophies, asserts that each soul passes through 
8,400,000 birth-situations, as they circle throueh Samsara. As the soul cycles, 
states Padmanabh JaIm, Jainism traditions belleve that 1t goes through five 
types of bodles: earth bodles, water bodles, fire bodles, air bodies and 
vegetable lIives. With all human and non-human activitles, such as rainfall, 
agriculture, eating and even breathing, minuscule living beings are taking 
birth or dying, theIr souls are believed to be constantly changing bodIes. 
Perturbing, harming or killing any life form, Including any human being, 1s 
considered a sin 1n Jainism, with negative karmic effects. 


Souls begin therr Journey In a primordial state, and exIst In a sfate of 
COnscIousness confIinuum that 1s constantly evolving through Samsara. Some 
evolve to a hipher state; some repress asserts the Jaina theory, a movement 
that 1s driven by the karma. Further, Jaina traditions belleve that there exIst 
Abhavya ("Incapable"), or a class of souls that can never attain moksha 
(“Hberation"). The Abhavya state of soul 1s entered after an Intentional and 
shockingly evil act. Jainism considers souls as pluralistic each In a karma- 
samsara cycle, and does not subscribe to Advatta-style (“not two'”) 
nondualism of Hinduism, or Advaya-style nondualism of Buddhism. A 
liberated soul 1n Jainism 1s one who has gone beyond Samsara, 1s at the apex, 
1S OmnISCIent, remains there eternally, and 1s known as a Siddha. 


Cosmology 


693 


Jain texts propound that the universe consists of many eternal lokas (“realms 
Of exIstence”). As in Buddhism and Hinduism, Jain cosmology believes both 
time and the universe are eternal without begIinning and end, and that the 
unIverse 1s transient (Impermanent 1n affributes) at the same time. The 
unIverse, body, matter and time are considered In Jain philosophy as separate 
from the soul (Jiva or JIvatman). Their Interaction explains life, living, death 
and rebrrth. 


According to the JaIn texts, the universe 1s divided 1nto three parts, the upper, 
middle, and lower worlds, called respectively urdhva loka, madhya loka, and 
adho loka. As with the realms of existences, Kala (“time”) 1s without 
beginning and eternal; the cosmic wheel of time, called kalachakra, rotates 
ceaselessly. According to JaIn texts, 1n this part of the universe, there are sIx 
perlods of time within two aeons (ara), and 1n the first aeon the universe 
øenerates, and In the next It degenerates. Thus, the worldly cycle of time 1s 
divided 1nto two parts or half-cycles, utsarpimi (”ascending”) and avasarpini 
(“descending”). Utsarpin 1s a perlod of progressive prosperlty, where 
happiness 1ncreases, while avasarpInI 1s a perlod of Increasing sorrow and 
Immorality. 


According to Jain cosmology, 1t 1s currently the fifth ara of avasarpim (half 
time cycle of degeneration). The present aøe 1s one of sorrow and mIsery, Of 
relipIous decline, where the heIght and shape of living beings shrink. Jain 
thought holds that after the sixth ara, the universe wIll be reawakened In the 
new cycle and the start Of utSarpInI aras. 


According to Jain texts, sixty-three 1llustrious beings, called salakapurusas, 
are born on this earth 1n every Dukhama-sukhama ara. The Jain universal 
history 1s a compllatlon of the deeds of these 1llustrious persons. They 
comprise twenty-four Tirthankaras, twelve chakravartins, nine balabhadra, 
nine narayana, and nIne pratinarayana. 


A chakravarti Is an emperor of the world and lord of the material realm. 
Though he possesses worldly power, he often finds his ambitions dwarfed by 
the vastness of the cosmos. Jain puranas øIve a list of twelve chakravartins 
(“universal monarchs"). They are golden in complexion. One of the 
chakravartins mentioned 1n JaIn scriptures 1s Bharata Chakravartin. JaIn texfs 
like Harivamsa Purana and Hindu Texts like Vishnu Purana state that Indian 
subcontinent came to be known as Bharata varsha In his memory. 
-—-0Oo--- 


694 


TRIẾT HỌC KỲ NA GIÁO 
Nguyễn Ước 


Kỳ Na giáo là lối đọc thành tiếng theo phiên âm Hán Việt danh xưng của đạo 
Giaina. Trong một số sách tiếng Việt đang lưu hành, thường để nguyên tên 
đạo Giaina hoặc đạo ]JaIna. Tiếng Anh là ]ainism; tiếng Pháp là Jainisme hay 
DJaimsme. Trong Kinh Trung Bộ của Phật giáo, Kỳ Na giáo được gọi 
Nagantha: là Ly hệ phái. 


1. Bối cảnh 


Kỳ Na giáo là một triết học và là một tôn giáo, lấy nguyên tắc bất tôn sinh 
(ahimsa) làm tâm điêm tuyệt đôi trên cả hai phương diện lý thuyêt và thực 
hành. 


Có từ trước thời Veda 


Giống các triết thuyết Đông phương khác, đối với Kỳ Na giáo, suy tưởng 
không nhằm mục đích bắt vụ lợi mà là để phát triển các phương thế giúp cho 
con người khắc phục khổ não vốn cô hữu trong cuộc nhân sinh thông thường. 
Kỳ Na giáo tìm cách thành tựu công cuộc cứu độ â ấy băng việc chinh phục các 
giới hạn trần tục, và Jina - từ ngữ xuất phát của Kỳ Na giáo - có nghĩa là 
“người chinh phục”, hiểu theo khía cạnh tâm linh là “người chiến thắng", thế 
nên Kỳ Na giáo còn được hiểu là “tôn giáo của những người chiến thăng'. 


Từ cuối thế kỷ thứ sáu trước CN, người Kỳ Na giáo tuyên bố rằng truyền 
thống của họ đã có một lịch sử rất lâu đời, kéo dài liên tục qua 24 thế hệ tô sư. 
Chư vị ấy được gọi là các #r£hankara, những người lội qua chỗ cạn, hay hiểu 
theo nghĩa bóng là người mở đường. Sở dĩ có danh xưng ây vì họ đã giúp cho 
các đệ tử, những người đi theo họ, băng ngang sông suối thế gian để đạt toàn 
tri (giác ngộ) - tới bờ bến an toàn và cứu rồi. 


Trong số những vị mở đường ấy có Rsabha, Agitanatha và Aritanemi; cả ba 
đều ở thời cô đại và được đề cập tới trong kinh Yagur-Veda (Vệ đà - Tế tự 
minh luận) của Ấn giáo. Vị tô thứ 24, Mahavira, là một nhân vật lịch sử, sống 
cùng thời đại với Đức Phật vào cuối thế kỷ 6 tới đầu thế kỷ 5 trước CN. 


Vị tổ thứ 23 


695 


Trong “Nghi Quỹ Kinh” còn gọi là 'Kiếp Ba Kinh' của Kỳ Na giáo, có ghi 
chép về vị tổ sư thứ 23, sống vào khoảng thế kỷ 9 trước CN, trước Mahavira 
khoảng 250 năm. Danh xưng của ông là Parsva và cũng quả thật là một nhân 
vật lịch sử. 


Thân phụ của Parsva là quốc vương xứ Benares. Thuở trẻ, Parsva từng là đũng 
sĩ, tham gia nhiều chiến trận. Sau ba chục năm sống tại gia, ông trở thành tu 
sĩ khô hạnh lang thang suốt bảy chục năm. Ông hệ thống hoá lý thuyết trước 
đó của Kỳ Na giáo và đề ra bốn điều cắm. Đó là không sát sinh; không lừa 
đảo; không trộm cướp; và không có của riêng. Vị tô đời thứ 23 này dùng màu 
xanh lam làm sắc hiệu, với biểu tượng là bảy con rắn quấn quanh đầu và ông 
ngồi trên mình rắn. 


Sách thánh của Kỳ Na giáo mô tả Parsva là “VỊ Đệ nhất, Đẳng Giác ngộ”, 
“Đẳng Toàn tri, đồng thời quả quyết rằng trong các cuộc hành cước của ông 
từ Bihar tới Tây Bengal, có rất đông đảo tín đồ đi theo. Đặc biệt, nơi Parsva 
nhập Niết Bàn và tịch tại núi Sammeta, trở thành thánh địa hành hương của 
giáo chúng xưa nay. 


2. Đại Anh hùng Mahavira 


Là một tu sĩ khô hạnh khỏa thân, Vardhamana Mahavira, vị tổ sư Kỳ Na giáo 
thứ 24, sống và giảng dạy tại một khu vực của Ân, ngày nay là Bihar và Uttar 
Pradesh. Ông chào đời có lẽ trước Đức Phật khoảng vài chục năm. Các tín đồ 
Kỳ Na giáo đưa ra thời điểm của Mahavira là từ năm 599 tới 527 trước CN, 
dù thực tế, có thể ông sống trong khoảng thời gian sau đó, từ năm 540 tới năm 
468 trước CN; so với thời điểm của Đức Phật là khoảng năm 566 tới 486 trước 
CN. 


Xét theo khía cạnh triết học, lý thuyết của Kỳ Na giáo bao gồm ít nhất bốn 
lãnh vực căn bản: vũ trụ luận, tri thức luận, luận lý học và đạo đức học. Tuy 
các lời giảng của Mahavira được chính ông và các tín đồ quả quyết có giá trị 
vĩnh cửu, ta cũng nên đặt chúng vào bối cảnh đương thời vốn đối nghịch với 
chúng đề có thể đánh giá chúng một cách xứng đáng. 


Bốn cơ sở của Ấn giáo 

Như đã trình bày ở chương 1, dù Ấn giáo chính thống có những giá trị vĩ đại, 
tự thân nó vân đặt trên hai cơ sở: 

Thâm quyên của các kinh Veda (sách thánh); 


696 


Giá trị của các lễ tế được cử hành đúng nghi thức và do bởi đẳng cấp tư tế Bà 
la môn. 


Đức tin của Ấn giáo chính thống cũng đặt trên hai cơ sở: 


Thực tại hăng cửu của Thượng đề (Brahman), có thể hiểu khái quát như là Đại 
ngã, trong các dạng thức muôn hình muôn vẻ của thực tại tối hậu ây; 

Linh hồn của con người (Atman), có thể hiểu khái quát là Tiểu ngã, cái tối 
hậu sẽ hòa nhập vào Đại ngã. 


Lokoyata và các Shramana 


Tuy nhiên, trong thế kỷ thứ 6 trước CN, xuất hiện một số lượng đáng kế các 
lỗi tiếp cận có tính triết học và tôn giáo, thách đồ niềm tin vào bốn cơ sở vừa 
kế của Ấn giáo, cách riêng tại miền bắc nước Ấn. Thí dụ triết học Lokoyata, 
còn được gọi theo danh xưng của triết gia chủ xướng có tên truyền thuyết là 
Carvaka. Triết thuyết này cho rằng toàn bộ tri thức đặt cơ sở tối hậu trên các 
giác quan, do đó, chỉ những gì con người có thê tri giác theo cách ấy mới được 
xem là thật. 


Vì thế, Carvaka quả quyết rằng không thể nào có linh hồn và cũng chẳng có 
cái gì còn sông sau khi ta chết. Từ lập trường Ấy, truyền thống Lokoyata rút 
ra kết luận thuận lý rằng cuộc theo đuôi duy nhất có giá trị là mưu tìm hạnh 
phúc trần thế ngay trong cuộc đời này, và như thế, Carvaka đưa ra một lập 
trường mang tính chủ nghĩa khoái lạc đơn thuần và chủ nghĩa duy vật phi luân 
lý. 


Thế nhưng có một sỐ người khác lại đi tới một cực đoan hoàn toàn trái ngược 
với Lokoyata. Vẫn nhân mạnh bản tính hằng cửu của linh hồn, nhưng họ thách 
đồ thầm quyền của các lễ tế Bà la môn, và họ dẫn mình vào lối tu tập khổ hạnh 
như một phương thế nhằm sở đắc giải thoát (moksa). Họ được gọi là 
Shramana: các đạo sư lang thang và những tu sĩ khổ hạnh tự do. Hoàn toàn 
không thuộc một triết hệ Ấn giáo chính thống nào, họ sống lưu động rày đây 
mai đó, thu thập tín đồ từ Ấn giáo cải đạo hoặc của các môn phái phi chính 
thống khác và họ hoạt động bên ngoài kiêu thức chính thông của các nghỉ lễ 
Ẩn giáo cùng hệ thống đăng cấp của xã hội Ấn. Vào thế kỷ thứ 6, từ bên trong 
các nhóm Shramana ấy phát sinh hai triết thuyết và trở thành hai tôn giáo: Kỳ 
Na giáo và Phật giáo. 


Thân thế của Đại Anh hùng 


697 


Người tập đại thành cho Kỳ Na giáo là Vardhamana, vị tổ sư thứ 24 mà trong 
kinh Phật bằng chữ Hán gọi là Nataputta, người đứng đầu “Nigantha': Ly hệ 
phái, nghĩa là phái chủ trương tu tập cách ly mọi quan hệ. Xuất thân từ một 
dòng họ nỗi tiếng, thuộc đăng cấp chiến sĩ, ở vùng hạ lưu sông Hằng, ông lập 
gia đình và có một con gái. Tới năm 30 tuổi, Vardhamana rời gia đình, từ bỏ 
vợ con, dẫn thân vào cuộc sống khổ hạnh và khỏa thân. Con đường tầm đạo 
của ông kéo dài I2 năm trời mới thành đạo. Trong thời gian ây, có thời ông 
hiệp đoàn với Gosaka, người về sau sáng lập Ajivikas, một hệ phái Ân giáo 
phi chính thống khác. 


Tới năm 42 tuổi, Vardhamana, thành tựu toản tri - thuật ngữ Kỳ Na giáo dùng 
để gọi sự thức ngộ, giác ngộ, vì thế được gọi là một Jina: người chinh phục. 
Các tín đồ của tôn giáo này được gọi là Jaina - thường viết tắt là Jain - nghĩa 
là những kẻ đi theo người chính phục. Danh hiệu Mahavira có nghĩa là Đại 
Anh hùng, một biệt danh dùng để tôn vinh cá biệt vị tổ sư này. 


Kết thúc 30 năm rao giảng, xây dựng và phát triển Kỳ Na giáo, Mahavira từ 
trần sau một cuộc tuyệt thực cho tới chết tại Para, nơi gần Patna ngày nay. Và 
nơi ấy từ đó trở thành linh địa hành hương của mọi tín đồ Kỳ Na giáo. 

Cho tới thời điểm nhập diệt, Đức Mahavira có rất đông đảo đệ tử gồm hai 
dạng: thứ nhất nam nữ tu sĩ (nữ đông hơn nam); và thứ hai các tín đồ tại gia 
(cư sĩ), luôn luôn giúp đỡ mọi mặt, đặc biệt về vật chất, cho giới tu sĩ. Trong 
Trung Bộ kinh, phẩm 56 Upaly Sutra có kê lại cuộc tranh luận giữa Đức Phật 
và Nigantha Dighatapassi (Trường Khổ Hạnh Giả), một cao đồ của Mahavira, 
và sau đó, việc Đức Phật thu thập Gia chủ Upaly, một cao đồ cư sĩ của 
Mahavrra, người được gọi là Nigantha Nataputta. Kinh còn ghi lại cuộc tường 
thuật của hai cao đồ ấy cho Mahavira. 


Lời giảng của Đức Mahavira 


Gặp trường hợp có những hệ phái khác nhau của một tôn giáo, các học giả 
khó có thể thâm định trong những lời tuyên bố không hoàn toàn giống nhau 
và đang ganh đua nhau ây cải nào là tiếng nói xác thực của người sáng lập. 
Nhưng đối với Kỳ Na giáo không có vấn đề đó, vì cả hai hệ phái chính — 
Svetambara và Digambara - chỉ bất đồng về vài điểm thực hành, đặc biệt ở 
chỗ tu sĩ nên khỏa thân hay mặc quần áo, chứ không có những thông giải triết 
học khác nhau về đạo giáo của mình. Do đó, chúng ta có thể khá tự tin khi cho 
rằng các khái niệm hiện lưu hành trong Kỳ Na giáo thật sự phản ảnh trung 
thực lời giảng dạy nguyên thủy của Mahavira 25 thế kỷ trước. 


698 


Ba điểm căn bản trong các lời giảng của Đức Đại Anh hùng là: 


Bác bỏ các nghi lễ Bà la môn như là phương thế để thành tựu giải thoát, ông 
tái thông giải khái niệm về nghiệp báo mà truyên thông An giáo chính thông 
ưu tiên áp dụng nó như là hậu quả tuôn trào từ việc cử hành chính xác các 
nghi lễ; 


Phủ định sự hiện hữu của cảnh giới thiêng liêng vĩnh cửu, ông tin rằng linh 
hồn của con người bị mắc kẹt trong thế giới vật chất, cần được giải thoát nhằm 
thành tựu sự toàn mãn; 

Biến giới luật bất tốn sinh (ahimsa) thành tâm điểm tuyệt đối của triết học và 
đạo đức học thực hành của mình. 


Tuy thế, những lời giảng của vị tô sư ấy không được ghi thành văn cho tới thế 
kỷ thứ hai sau CN. Mãi tới thế kỷ thứ 5, cũng vẫn chưa có bản san định tổng 
thê các sách thánh chính của Kỳ Na giáo. Để am hiểu triết học của mình, mọi 
hệ phái Kỳ Na giáo đều chấp nhận thâm quyên và đặt cơ sở xiến dương trên 
cuốn kinh Tattvartha Sutra (Kinh về những phạm trù nhận thức) do tu sĩ triết 
gia Umasvarti ghi lại vào khoảng đầu thế kỷ thứ hai sau CN. 


3. Các khái niệm căn bản 


Nathmal Tatia trong lời giới thiệu bản dịch của mình cuốn Tattvartha Sutra đã 
đưa ra một tóm lược cô đọng và tuyệt vời về triệt học của Kỳ Na giáo như 
Sau: 


“Các chủ đề trung tâm của Tatvartha Sutra là bắt bạo động, phi tuyệt đổi 
chủ nghĩa và bất sở hữu. Bất bạo động củng cố quyên tự quản sự sông của 
mọi hữu thể. Phi tuyệt đối chủ nghĩa Củng cô quyên tư tưởng của mọi cá nhân. 
Bất sở hữu củng cô sự phụ thuộc lần nhau của toàn bộ cuộc hiện sinh. Nếu 
bạn cảm thấy rằng mỗi linh hôn là một tự quản, bạn sẽ không bao giờ giấm 
đạp quyên sống của nó. Nếu bạn cảm thấy mỗi người là một con người biết 
suy nghĩ, bạn không bao giờ giâm đạp tư tưởng của nó. Nếu bạn cảm thấy 
mình chẳng sở hữu vật nào cả và cũng chăng sở hữu người nào cả, lúc ấy bạn 
không bao giờ giâm đạp hành tỉnh này”. 


Cũng giống các triết thuyết Đông phương khác, cứu cánh của Kỳ Na giáo 
không phải là suy tưởng mà là giải thoát, cái vốn được người Kỳ Na giáo xem 
là mục đích của đời người. Do đó, nó phối hợp sự phân tích kinh nghiệm trong 
tương ứng với những huấn thị mang tính đạo đức học. 


699 


Có lẽ chúng ta cân hiêu rõ giá trị ba đặc điêm căn bản của triệt học Kỳ Na 
giáo trước khi có thê đi lân tới việc xem xét ý tưởng về bản ngã và đạo đức 
học của nó. Đó là: 


Phi tuyệt đối chủ nghĩa về mặt triết học; 

Thuyết nguyên tử và thuyết vạn vật hữu hồn (animism), vốn hình thành căn 
bản vũ trụ luận Kỳ Na giáo; 

Sự thông giải mang tính vô thần chủ nghĩa quá trình vũ trụ. 


Phi tuyệt đối và luận lý học 


Tận căn bản các lời giảng của mình, Kỳ Na giáo hàm chứa một sự thách thức 
triệt đê. Đối với chân lý tuyệt đối, Kỳ Na giáo không đưa ra lời quả quyết nào, 
nhưng nó làm nỗi bật sự việc rằng mọi chân lý đều tùy thuộc vào viễn cảnh 
hoặc qui luật phối cảnh, nghĩa là tuỳ thuộc điểm nhìn, cách nhìn và kỳ vọng 
của chúng ta vào triển vọng của chúng. 


Căn bản luận lý học của người Kỳ Na giáo đạt trên Hoặc nhiên luận 
(Syatvada), còn gọi là Phi quyết đoán luận. Cũng có người gọi là Thất chi luận 
pháp vì nó đặt trên bảy hình thức “có thể” khi phán đoán một sự vật, tùy vào 
viên cảnh của người phát biểu. Tương truyền phương pháp luận này xuất hiện 
từ rất sớm, sau khi Mahavira qua đời 150 năm, do đệ tử của ông là Badaropa 
đề xuất. Về sau nó được hoàn thiện và phát triển thêm. Đó là: 

Phán đoán khẳng định. Thí dụ có thể vải là màu trắng - chỉ ở dưới tình huống 
xác định; 


Phán đoán phủ định. Có thể vải không phải là màu trắng; 

Phán đoán khắng định kết hợp với phán đoán phủ định. Có thể vải là màu 
trăng lại không phải là màu trăng: 

Không thê nói ra được - không thê diễn tả được. Có thể vải là màu gì không 
thể nói được; 

Kết hợp giữa phán đoán 1 và phán đoán 4 ở trên. Có thể vải là màu trắng, lại 
không thê nói được; 

Kết hợp giữa phán đoán 2 và phán đoán 4. Có thê vải không phải là màu trắng, 
lại không thể nói được; 

Kết hợp giữa phán đoán 3 và phán đoán 4. Có thê vải là màu trắng, lại không 
phải là màu trắng, cũng không thể nói được. 

Có thê khái quát hóa bảy hình thức phán đoán trên thành: 

lŠ 

Không; 


700 


Vừa có vừa không; 

Không thê nói (không có không không) 

Có, không thể nói; 

Không, không thể nói; 

Vừa có, vừa không, không thê nói. 

Thí dụ về bản ngã và linh hồn 

Về bản ngã, Kỳ Na giáo lập luận tóm tắt rằng: 
Bản ngã có thê thường tại; 

Bản ngã có thê không thường tại; 

Bản ngã, nhìn từ những viễn cảnh khác nhau, có thể vừa thường tại vừa không 
thường tại; 

Vấn đề ấy có thể không nói được. 


Nhưng cũng có thể kết hợp cả bốn khả năng ấy. Thí dụ, linh hồn có thể thường 
tại, nhưng vấn đề ấy cũng có thê không nói được — do bởi nó có thể là như 
thế nhưng chúng ta không thể biết răng nó là như thế. Trong trường hợp ấy ta 
có thê kết hợp bảy hình thức phán đoán đã kê ở đoạn trên. 


Thí dụ về chân lý và tri thức: 


Cũng thế, chúng ta có thê biết các sự vật theo cách vừa trực tiếp vừa gián tiếp, 
nhưng trong các giới hạn áp đặt của thế giới vô thường, không cái gì có thê 
biết rõ hoàn toàn hoặc chắc chắn tuyệt đối. Còn nữa, người Kỳ Na giáo lập 
luận rằng chân lý hoặc sự lệch lạc của tri thức không được quyết định bởi khả 
năng nắm bắt sự việc của con người mà là bởi các giá trị tính thần và đạo đức 
đang hình thành quan điểm cá biệt của mỗi người. 

Giả dụ nhìn một cái cây trước mặt, tôi có khả năng phát biểu: 

Có thê có bóng mát hữu ích hoặc là làm nơi ngồi nghỉ chân; 

Có thể được việc lắm nếu tôi leo lên cây ấy; 

Có thê cây đó cho tôi loại gỗ hữu dụng: 

Có thể nó là cây đa; 

Có thê nó lớn thấy rõ, kê từ khi tôi thấy nó lần trước; 

Có thể mình phải đồn cây ấy. 

Trong các cách nhìn có tính viễn cảnh đó, cái nào cũng có giá trị, hoặc liên 
quan tới quá khứ, hiện tại hay tương lai, hoặc chỉ nhìn vào tự thân cái cây (và 
chúng bị phạm trù hóa theo chủng loại), hoặc chỉ nhìn một cách giản dị về mặt 
hàng thương mại, giải trí hay tiện ích. Mỗi cái có một thành tô của chân lý 
nhưng bị giới hạn bởi cái nhìn về triển vọng cá biệt của nó. 


Chấp nhận sự khác biệt 


701 


Vì tri thức tuyệt đối - cho dẫu chúng ta có sở hữu được nó đi nữa - không thê 
nào truyền đạt một cách chính xác trong các khái niệm giới hạn của nó, nên 
toàn bộ triết học chỉ có tính tương đối. Do đó, toàn bộ việc giảng dạy chỉ là 
tạm bợ và các dị biệt được giả định là kết quả của các dị biệt trong cách nhìn 
bị chi phối bởi qui luật phối cảnh. 


Thực tế ấy không ngăn Kỳ Na giáo đưa ra các lời phát biểu có tính xác định; 
đúng hơn, mỗi lời phát biểu đều có kèm theo một sự dè dặt nhất định trong 
từng phần lời giảng của nó. Vì đè đặt trong việc thừa nhận quan điểm mà xuất 
từ đó đưa ra lập trường của mình nên Kỳ Na giáo luôn luôn chấp nhận rằng 
người khác có thể nhìn cùng một sự vật ây theo cách khác. 


Trong kho tàng cô tích của Ấn Độ, có một chuyện nỗi tiếng, gốc tích từ Kỳ 
Na giáo. Đó là chuyện năm người mù sờ voi và sau đó, cô găng tả lại con voi 
đúng theo cách họ cảm thấy. Tùy vào bộ phận của voi mà mình sờ vào: chân, 
đuôi, tai, thân mình hay ngà voi, mỗi người đem ra một hình ảnh so sánh khác 
nhau. Người bảo voi như cột đền, người bảo voi như chiếc quạt lớn, người 
bảo voi như chiếc chỗi chà, v.v... Các mô tả ấy đều có giá trị nhưng không 
mô tả nào có khả năng xác định được toàn bộ con voI. 


Thuyết nguyên tử và thuyết vạn vật hữu hồn 


Trong lời giảng của Kỳ Na giáo truyền thống, nguyên tử là yêu tô nhỏ bé nhất 
của vật chất. Có bốn loại nguyên tử: khí, lửa, nước và đất. Các nguyên tử ấy 
hiệp nhau hình thành các hợp chất (skandhas), cùng hình thành các đối vật 
trong thế giới được chúng ta trải nghiệm. 


Nhưng có những yếu tố phi vật chất khác cũng hình thành thành phần của thế 
giới: niềm hân hoan, nỗi hối tiếc và bản thân sự sống. Cái thứ ba này mang 
dạng thức linh hồn, hoặc jiva, là quan trọng nhất trong triết học Kỳ Na giáo. 


Đức Mahavira dạy rằng mọi sự đều có linh hồn bên trong nó. Không chỉ con 
người, loài vật và cỏ cây, mà ngay cả đá, đất và gió; không chỉ các thực thê 
thường trực mà ngay cả các biến cô xảy ra trong thoáng chốc, hết thảy mọi sự 
mọi vật ấy đều có linh hồn, được sinh ra bên trong mỗi cái, và chừng nào sự 
vật ây còn hiện hành thì linh hồn ấy vẫn còn sống. Do đó, triết học Kỳ Na giáo 
thừa nhận có một quá trình tương tác liên tục giữa thực tại tĩnh thần và vật 
chất. Bất cứ khả năng nào mà một linh hồn có, thí dụ cảm giác về sự vật, nó 
có vì thế giới của vật chất, do bởi các giác quan đều thuộc về thê xác vật chất. 
Mặt khác, các cơ quan cảm giác ấy không là gì cả nếu chúng không cung cấp 


702 


thông tin cho một linh hồn đang sống động. Dù linh hồn và vật chất có thật và 
riêng biệt không kém gì nhau, cả hai không thê tách biệt trong liên quan tới 
sự sông thông thường. 


Nhưng có thê nói bên dưới thuyết nguyên tử này có một cấp bậc thực tại khác. 
Người Kỳ Na giáo cho răng có những bản thể vĩnh cửu, mỗi bản thể có những 
phẩm tính có định. Phẩm tính cao nhất của các bản thể này là linh hồn (jiva). 
Tự thân linh hỗn là hoàn hảo và vĩnh hằng, nhưng vì chịu ảnh hưởng của thế 
giới hiện tượng, linh hồn có thể gánh vác thể xác và được tái sinh thêm nhiều 
lần trong thế giới này dưới dạng thức các hữu thể trên trời hoặc con người trần 
thế hoặc các sinh vật khác, kế cả những hình thức đơn giản nhất. 


Như thế, ta có một vũ trụ trong đó mọi sự đều là hợp chất, được tạo thành bởi 
các yếu tố vật lý và phi vật lý. Thế giới hiện tượng này, dù được cấu trúc bởi 
các yếu tô không gian, thời gian chuyên dịch hay an nghỉ cùng vật chất thâm 
thấu đều khắp bởi tinh thần và dù lúc này bị liên kết với các thể xác hợp chất 
và các biến có, vẫn là một thế giới hằng cửu. 


So với triết Tây phương 


Trong triết học Tây phương, thuyết nguyên tử là một bộ phận của tư tưởng Hi 
Lạp thời tiền Socrates. Ta thử nhìn lại quan điểm đặc thù của Heraclitus, vị 
triết gia nồi tiếng với câu nói rằng bạn không thê bước hai lần xuống cùng một 
dòng sông ấy. 


Xét về mối quan hệ giữa vật chất và tinh thần, thuyết nhị nguyên của Kỳ Na 
giáo không thật sự giông với thuyết nhị nguyên của Descartes. Triết gia Pháp 
ây lập thành sự phân biệt triệt để giữa cái tôi (bản ngã) tư duy và thể xác được 
dàn trải về mặt vật chất; còn trong tư tưởng Kỳ Na giáo, linh hỗn thật sự là 
một bản thể, thành phần của mọi sự vật hợp chất. 


Truyền thống tư tưởng Tây phương gần gũi nhất mà ta có thể thăm dò để so 
với Kỳ Na giáo, là Ngộ giáo (Gnoticism). Người Ngộ giáo duy trì quan điểm 
cho rằng linh hồn bắt tử, bị mắc kẹt bên trong thể xác vật chất; và mục đích 
của họ - không khác với mục đích của người Kỳ Na giáo - là giải thoát khỏi 
những giới hạn vật chất và thành tựu sự thức ngộ bản tính hằng cửu của ta. 


Thuyếệt vô thân và vũ trụ luôn luôn biên đôi 


703 


Kỳ Na giáo mang tính vô thần chủ nghĩa. Hoàn toàn khác với Ân giáo, Kỳ Na 
giáo không có những cái tuyệt đối, không có sự hiệp nhất sau cùng của Tiểu 
ngã Atman vào Đại ngã Brahman hăng cửu. Thay vào đó, Kỳ Na giáo cho 
rằng giải thoát sau cùng là sự thừa nhận rằng tinh thần của ta quả thật là một 
thực tại tối hậu - thời điểm xảy ra sự thừa nhận này được gọi là trạng thái 
kavala. 


Thế giới không có khởi đầu nhưng được xem là đang chuyền động qua các 
thời kỳ tiễn hóa và thoái hóa. Thế giới ấy không đòi phải có sự giải thích ngoại 
tại, và quá trình biến đồi ẫy xảy ra do bởi thao tác của định luật nghiệp báo 
(karma) và do bởi mọi sự, một cách cô hữu, đều không bền vững và bị hỗn 
hợp. Chính nghiệp báo lèo lái vũ trụ, chứ chăng phải một thần linh nào cả. 


Ngang đây, ta có thê đưa vào một nhận xét có tính quyết định. Bất cứ hệ thống 
triết học nào cho răng thế giới này không có một bắt đầu và một kết thúc đều 
có khuynh hướng vô thần chủ nghĩa. Vì bất cứ niềm tin nảo vào Thượng đề 
đều đòi hỏi thế giới phải tìm thấy ở nơi ngài một lý do, sự phù trợ hoặc một 
nguồn gốc của sự sống và của cuộc đời. Nếu con người không có nhu cầu ấy, 
Thượng để trở thành thừa thãi. 


Bảo lưu mâu thuần 


Có vẻ Kỳ Na giáo cùng bảo lưu hai quan điểm mâu thuẫn nhau về sự vật. Một 
đăng nó cho răng chúng thường tại, đăng khác nó lại cho răng chúng ở trong 
trạng thái thay đôi triên miên và liên tục. 


Kỳ Na giáo làm điều ấy bằng cách nói rằng có cái gì đó “thật' tiếp tục tổn tại 
dù nó đi qua một SỐ lượng vô tận các “dạng thức”. Ở bắt cứ thời điểm nào dạng 
thức ấy cũng đang biến đối và như thế, dường như nó đi vào cuộc sinh tồn rồi 
nó lại đi ra khỏi cuộc sinh tồn. Nói cách khác, nó vẫn còn là “thật” - và do đó, 
nó tiếp tục hiện hữu - qua suốt quá trình tái sinh nhiều lần ấy. 

Đây cũng là một thí dụ khác về việc Kỳ Na giáo thừa nhận chân lý tùy thuộc 
vào viễn cảnh ta nhìn sự vật. Các sự vật vừa có vừa không có sự hiện hữu 
thường tại, nó hoàn toàn tùy thuộc vào cách bạn nhìn chúng. 


So với Phật giáo 


Thật thú vị khi so sánh quan điểm này của Kỳ Na giáo với của Phật giáo. 


704 


Phật giáo cho rằng mọi sự đều là đối tượng của biến đổi và do đó, không có 
linh hôn thường tại, mà chỉ là một chuôi các đặc điêm đang biên đôi, đang làm 
thành cái bị gọi là bản ngã. 


Kỳ Na giáo cũng triệt đê như thê trong liên quan tới việc phân tích quá trình 
biên đôi, nhưng rôi họ có thê nói răng, nhìn từ một viên cảnh khác, có “bản 
ngã' bên vững, tiêp tục tôn tại bât châp mọi biên đôi. 


4. Bản ngã 


Như đã trình bày ở trên, giống với các hệ thống triết học và tôn giáo khác của 
Ấn Độ, Kỳ Na giáo không đặt ưu tiên cho nỗ lực suy tưởng để am hiểu thế 
giới. Nó dành chỗ trang trọng đó cho những phương thế phát triển tâm linh 
nhằm thành tựu giải thoát. Mục đích của Kỳ Na giáo là giúp con người thoát 
khỏi những giới hạn của thế giới vật chất ở đó linh hồn của con người, theo 
quan điểm của Kỳ Na giáo, đang bị mắc kẹt. Do đó, những gì Kỳ Na giáo nói 
về bản ngã đều mang tầm quan trọng chủ chốt, vì chính dưới ánh sáng của ý 
tưởng Kỳ Na giáo về bản ngã và thân phận của bản ngã mà mọi vấn đề khác 
được thông giải. 


Tuy thế, điều cần ghi nhận thêm lần nữa là những gì được trình bày ở phần 
vừa rồi về thế giới quan phi tuyệt đối không đơn giản chỉ là cách nhìn vạn vật, 
chúng còn có ý nghĩa răng linh hồn con người vừa có vừa không có sự hiện 
hữu thường tại, tùy vào điểm nhìn và cách thức bạn xem xét nó. 


Linh hồn và thể xác vật chất 


Cá nhân nảo cũng gồm có linh hồn được sinh ra trong hình dạng thể xác vật 
chất. Và công cuộc cúu rỗi cốt ở hành động giải thoát linh hồn khỏi những 
kềm tỏa vật chất của nó. Con người cần phải. kiểm soát thể xác để linh hồn 
tinh tiến. Lối tiếp cận này giống với lỗi của triết hệ Samkhya (số luận hay liệt 
kê) trong Ân giáo chính thống. 


Chúng ta sống trong một thế giới, như chúng ta trải nghiệm, là luôn luôn biến 
đổi. Con đường mỗi người đi qua cõi vô thường samsara ấy đã được quyết 
định. Và ta chỉ có thể với tới giải thoát sau một thời gian dài dẳng dặc, trong 
đó linh hồn chuyền dịch hết vào lại ra, qua một số lượng rất lớn các kiếp sống 
khác nhau. Người Kỳ Na giáo cảm thấy không cần thiết phải chứng minh sự 
hiện hữu của linh hồn vì họ tin rằng qua mọi hành động nhận thức, ta nhận ra 


705 


được linh hồn. Như thế, suy nghĩ, cảm xúc và mọi nhận biết của hữu thể đang 
sông đêu là những gì có liên quan tới linh hôn. 


Khái niệm hóa quan điểm của Kỳ Na giáo về linh hồn là một việc làm không 
dễ dàng chút nào. Một đẳng linh hồn có mặt trong mọi sự mọi vật, đằng khác, 
linh hồn ấy ở trong cảm giác, trong vật chất. Nó hầu như là một bản thể vật 
chất đang hoạt động, có săn ở khắp nơi và có khả năng đem một thể xác thích 
đáng vào cuộc sông. Tuy thế, rõ ràng có sự khác biệt giữa linh hồn cá nhân và 

“vật linh - vật chất có tính linh hồn - mà nó được làm thành hình dạng. Do 
đó, có vô lượng đơn vị có tính linh hồn trong một linh hồn, giống như thể có 
vô lượng đơn vị không gian trong không gian. 


Kinh Tattvartha Sutra, chương 5: 8-9 có ghi: 


“Có hăng hà sa số những pradesa [những đơn vị không được chiếm bởi một 
nguyên tử vật chất] của đharma [pháp: nguyên lý vận động], adharma [vô 
pháp: nguyên lý đứng yên], và mỗi một linh hồn. Số lượng của các pradesa 
trong dharma, adharma, linh hồn và lokakasa, tức là vũ trụ [nghĩa là tất cả trừ 
khoảng chân không] là giống nhau, nói cách khác, tổng cộng của nó là hằng 
hà sa sô. 


Những điểm của khoảng không là vô tận.” 

Chúng ta cũng có thể trình bày các ý tưởng trên theo cách khác. Giống như 
các nguyên tử vật chất kết tụ nhau để hình thành các đối tượng vật lý, linh hồn 
cũng thế. Nó bao gồm vô lượng đơn vị có tính linh hồn hiệp cùng nhau để làm 
thành bản ngã của một cá nhân. 


Hành động và các hệ quả 


Kỳ Na giáo duy trì theo nghĩa đen, một cách triệt để, ý tưởng tổng quát của 
Ấn giáo về quan điểm nghiệp báo. Trong vòng đầu thai và tái đầu thai vào thế 
giới vô thường, thân phận của ta trong kiếp sống này tùy thuộc vào nghiệp của 
ta trong các tiền kiếp. 


Khác với Phật giáo vốn xem nghiệp phát sinh từ các hành động tự ý tự nguyện, 
nghĩa là các hành động (ý, khẩu hoặc thân) có ý nghĩa về phương diện đạo 
đức của ta, Kỳ Na giáo nhìn nghiệp theo ý nghĩa lớn rộng hơn, xem nó thuộc 
về tất cả những gì đang điều kiện hóa con người. Bạn vẫn bị nghiệp tác động 
dù khi thể hiện hành động ấy bạn không thê nào tự mình chọn lựa có ý thức. 


706 


Cách độc nhất để bạn thoát ra khỏi vòng tái sinh là thành tựu trạng thái hoàn 
hảo về an tĩnh và tri thức (kavala). Và điều ấy đòi hỏi con người bạn phải càng 
ngày càng tinh tiến, bỏ qua một bên hết thảy các ham muôn mọi sự mọi vật 
đang hạn chế bạn và đang làm cho bạn bị mắc kẹt trong cõi trần gian. Làm 
được điều ấy tức là bạn nhập vào trạng thái lý tưởng, ở đó bạn chẳng còn mảy 
may ham muốn nảo. Còn nữa, người Kỳ Na giáo tin rằng linh hồn phải toàn 
tri, nghĩa là nó cần biết hết mọi điều nó có khả năng biết. Nhưng trong thế giới 
này, lĩnh hồn đánh mất sự toàn tri ấy và do bởi nghiệp báo nên nó bị giới hạn, 
không thê nảo biết hết những điều nó có thể biết. 


Tính máy móc của nghiệp báo 


Như thế, điều Kỳ Na giáo làm là sử dụng chủ nghĩa máy móc về nghiệp báo - 
vốn được triển khai trong Ấn giáo - và biến chủ nghĩa ấy thành một kết luận 
thuận lý của mình. Nếu nghiệp báo mang tính máy móc chủ nghĩa đối VỚI VIỆC 
cải thiện bản ngã trong một thế giới đang biến đổi, thì đó là một thực tế, chắng 
cần tới bất cứ cái gì ở bên ngoài thế giới này. 


Bắt cứ sự can thiệp nào xuất phát từ một cảnh giới khác, dù đến từ một hay 
nhiều thần linh, cũng chỉ làm cho vấn đề ấ ấy ra hoang mang. Vì một sự can 
thiệp ngoại tại như thế mang hàm ý quả quyết rằng sẽ gạt sang một bên nghiệp 
báo của bạn đề cải thiện điều kiện tâm linh của bạn. Nếu nghiệp báo là sự kiện 
tâm linh mang tính trung tâm của kiếp sống, thế thì thao tác của nó không thê 
là đối tượng của bất cứ sự can thiệp thiêng liêng nảo. 


Giải thoát (moksa) 


Tuy Kỳ Na giáo dạy rằng linh hồn (jiva) của bạn là bất tử và có khả năng toản 
tri, nhưng trong thế giới này, linh hồn ấy dường như không được như thế vì 
nó bị giới hạn bởi hình dạng vật chất, nghĩa là thân xác, và nghiệp báo của nó. 
Dĩ nhiên trong khi chuyển dịch qua nhiều kiếp sông, công việc của linh hồn 
là hướng tới sự thành tựu trạng thái thanh khiết tuyệt đôi và tri thức tuyệt đối, 
hai đặc điểm của bản tính chân chính của linh hồn. 


Giải thoát xảy tới khi bản ngã được thoát ra khỏi các tác động của những hành 
động trong quá khứ, gồm các tiền kiếp. Do đó, ta phải vượt lên trên toàn bộ 
hành động. Hành động thiện mà thôi thì không đủ vì chúng chỉ tạo phúc lợi 
cho linh hồn khi đang ở cõi vô thường này chứ chúng không cho phép linh 
hồn vượt lên trên thế giới đang biến đổi ấy. 


707 


Mục đích của người Kỳ Na giáo là trở thành một siddha - người hoàn hảo. 
Siddha là người đạt tới sự tuyệt đối về tri thức, nhãn quan, quyền năng và 
hạnh phúc. Trong trạng thái hoàn hảo ấy, ta nhận ra răng bản ngã (atman) là 
thực tại tối hậu. Tới thời điểm này, linh hồn tách biệt với thể xác. Kinh 
Tattvartha Sutra, chương 10: 4-5 có viết: 


“Khi linh hôn được giải thoái, ở đó chỉ còn lại niêm tin chân chính hoàn hảo, 
tri thức chân chính hoàn hảo, đức hạnh chân chính hoàn hảo và trạng thải 
mọi sự hoàn hảo một cách toàn bộ. 


Khi hết thảy các nghiệp báo ràng buộc đễu bị loại bỏ, linh hôn vút bay lên tới 
bên bờ không gian vũ trụ. ” 


Nhị nguyên tính 


Cuối cùng, một điểm không thể không nhận thấy là rõ ràng Kỳ Na giáo có 
tính nhị nguyên chủ nghĩa tận nền tảng. Mặc dù trong diễn tiễn bình thường 
của các biến có, linh hồn không thể không tương tác với vật chất, nhưng thời 
điểm giải thoát cũng chính là lúc vật chất bị bỏ lại đẳng sau. 


5. Tái thông giải các khái niệm của Ấn giáo 
Atman và Jiva 


Đối với Ấn giáo chính thống, atman (tiêu ngã) của cá thể tối hậu được hòa 
nhập với Brahman (Đại ngã), thực tại sau cùng và tinh thần tiềm ân trong vạn 
vật, dù nhận thức trực tiếp sự hòa nhập ẫy là cùng đích của cuộc hành trình 
tâm linh chứ không là cái gì đó có thể phô bày rõ ràng cho hết thảy mọi người. 
Linh hồn thì có tính tỉnh thần, tương phản với thể xác có tính vật chất. 


Người Kỳ Na giáo cũng lập thành sự phân biệt giữa tính tinh thần và tính vật 
chất ấy, nhưng đối với họ, linh hồn (jiva) là một bản thể có tính vật chất và 
huyền ảo, làm cho thể xác có sinh khí - bằng việc JIva được mô tả có kích cỡ 
và có hình dáng của cái thê xác mà nó lấy làm dạng thức. Chính trong tự thân 
linh hỗn có thực tại tối hậu - hoặc được những kẻ đạt giải thoát xem là tối hậu 
- nhưng như thế không có nghĩa rằng jiva lúc ấy được hòa nhập với thực tại 
ngoại tại nào khác, nghĩa là trong tự thân jiva không có chỗ cho Brahman. 


Ở đây, điểm khác biệt cốt yếu giữa Kỳ Na giáo và Ấn giáo là đối với người 
Kỳ Na giáo, linh hồn bao gồm số lượng vô tận “các đơn vị có tính linh hồn", 


708 


do đó, tính chất độc đáo của nó được giải thích trong liên quan tới sự hợp 
thành. Còn đối với người Ân giáo thì vì trong thực tại tối hậu, atman hiệp làm 
một với Brahman nên dường như họ không có nỗi khao khát được phân tích 
linh hồn thành những thành phần nguyên tử của nó. 


Nghiệp báo 


Trong Ấn giáo cô truyền, nghiệp báo (karma) có liên quan tới một mức độ 
rộng lớn việc cử hành chính xác các nghi lễ. Chính nghi lễ làm cuộc sống của 
con người ngay hàng thắng lối với sự sông của vũ trụ như một toàn bộ, và qua 
đó, tây sạch hậu quả của các hành động trong quá khứ, nơi chúng khởi phát 
những hậu quả không được chào đón trong hiện tại. 


Phật giáo tái thông giải vấn đề liên quan tới nghiệp báo này, xem karma là 
hành động mang ý nghĩa luân lý tự nguyện, vì thế, nó có tính đạo đức hơn tính 
nghi lễ. Tuy nhiên, đối với Kỳ Na giáo, karma bao gồm hết thảy mọi ràng 
buộc mỗi người vào thế giới của nó, dù hành động ây đạo đức hay vô đạo, tốt 
hay xấu, tự nguyện hay bị cưỡng bách. 


Như thế, dường như trong triết học Kỳ Na giáo, karma gần như là một cấu 
trúc vật lý trong đó thao tác mọi sự. Nó không có tính tuyên chọn như karma 
trong An giáo và Phật giáo. 


6. Những đồng dị với triết hệ Samkhya 


Triết học của Kỳ Na giáo và của triết hệ Samkhya (số luận) đều xem thế giới 
này là hằng cửu. Cũng thế, cả hai đều lập thành sự phân biệt triệt để giữa vật 
chất và ý thức với vật chất hiện hữu một cách trung tính về phương diện đạo 
đức. Cả Kỳ Na giáo lẫn Samkhya đều dùng thuật ngữ jiva để chỉ bản ngã cá 
thể của con người (linh hồn) vì cả hai hệ thống cùng chấp nhận một vũ trụ vật 
chất vĩnh cửu, nên đều mang tính vô thần chủ nghĩa. 


Tuy thế, ba điểm tương đồng vừa kế không cho thấy một kết luận đơn giản 
rằng hệ thống này vay mượn ý tưởng của hệ thống kia. Chúng ta biết rằng triết 
hệ Samkhya mới xuất hiện trong giai đoạn khoảng năm 100 trước CN, nhưng 
các cội rê của nó có thể và có lẽ đã căm rất sâu, xa xưa về trước. Hiền giả 
Kapila mà về mặt truyền thông được xem là người thành lập, có thê đã sông 
trước đó, thuở thế kỷ thứ bảy trước CN. Chúng ta hắn cảm thấy yên tâm khi 
nói rằng có thê tìm thấy một nguồn suối chung trong Ấn giáo Samkhya lẫn 
trong Kỳ Na giáo. 


709 


Song le, điểm khác biệt quan trọng giữa hai truyền thống là Samkhya vẫn trụ 
lại trong Ấn giáo chính thống trong khi Kỳ Na giáo bị xem là phi chính thống. 
Samkhya đạt tiêu chí đó có lẽ do bởi lời của Kapila tuyên bố rằng ông vẫn 
chấp nhận kinh điển Ân giáo là một trong ba nguồn tri thức của mình. Thực 
tế, Kapila hiễm khi viện dẫn nguồn sách thánh ấy, nhưng nhờ lời ôm đồm đó 
mà Samkhya được phép ở lại bên trong chính thống Ấn giáo, còn Kỳ Na giáo 
thì bị đứng ở ngoài vòng rảo. 


7. Những đồng dị với triết học Phật giáo 


Trong các đoạn trước, chúng ta có ghi nhận một số điểm giống nhau giữa hai 
truyền thông này. Điều ấ ầy không đáng ngạc nhiên vì Đức Phật lẫn Đức Đại 
Anh hùng đều là người sông cùng thời đại, rao giảng trên cùng một vùng đất 
và có cuộc sống tâm linh rất giống nhau. Trong Kinh Phật cũng đề cập nhiều 
tới Nigantha Nataputta, một danh xưng của Mahavira, những đối luận thân 
hữu và sự cải giáo của đệ tử bên này sang bên kia. 


Các điêm giông nhau 


Cả Đức Phật lẫn Đức Mahavira đêu là nhà tu khổ hạnh và đều nhìn thể giới 
như trong trạng thái liên tục biến đổi; 

Cả hai đêu nhắn cực kỳ mạnh lên lời thệ nguyện bắt tốn sinh (ahimsa), đặt 
giới cấm ấy vào vị trí đặc điểm chủ chốt trong cuộc sống tâm linh và đạo đức, 

Cả hai đêu cho phép thực hành tỉnh tiễn tâm linh trong đời sống tại gia lẫn tu 
viện; 


Cả hai đều bác bỏ thẩm quyền của các kinh Veda và các nghỉ lễ Bà la môn; 
Cả hai đêu bác bỏ điễu kiện tất yếu của Ấn giáo cho rằng hành động của mỗi 
con người phải được quyết định dựa trên đăng cấp thể tập của nó; 

Cả hai đêu cổ vũ cho cuộc sống khổ hạnh, có điều người Kỳ Na giáo cho rằng 
việc trở thành nam nữ fu sĩ sông theo truyền thống khô hạnh là điều kiện thiết 
yếu để đạt tới cứu độ, còn Đức Phật tuy xem Cuộc sống tu viện là đảng ao ước 
nhưng ngài không cho đó là điều kiện thiết yếu; trong kinh Phật có thuật nhiêu 
chuyện đạt quả giác ngộ của các cư sĩ tại gia. 


Các điểm khác nhau 


Tuy thế, giữa hai truyền thống ấ ấy vẫn có điểm khác biệt tận nền tảng; cách 
riêng với Phật giáo, điểm ấy quan trọng một cách tuyệt đối. Đó là vẫn đề bản 
ngã. 


710 


Đối với Phật giáo, không có bản ngã có định, không có jiva (linh hồn) bị trú 
ngụ trong một môi trường vật lý xa lạ với nó và đang chờ thời điểm giải thoát. 
Đúng hơn, theo Phật giáo, bản ngã chỉ là một khái niệm mang tính qui ước. 
Nói theo ngôn ngữ tối hậu, bản ngã là ảo giác. Trong Phật giáo không có nhị 
nguyên chủ nghĩa; mọi sự, cả vật chất lẫn tinh thần, đều tương tác hình thành 
các điều kiện cho phép phát sinh các sự vật khác. 


Cũng cần ghi nhận thêm là thái độ đối với một số điều như vũ trụ có hằng cửu 
hay không, hoặc sau khi chết, người giác ngộ có sống hay không, v.v... Người 
Kỳ Na giáo, kế cả người Ấn g1láo Samkhya, đều rất sung sướng khi có dịp 
trình bày quan điểm của họ về các vấn đề ấy, còn người Phật giáo thì không. 
Từ điểm nhìn và cách nhìn của Phật giáo, các vấn đề ấy chỉ có tính thuần túy 
suy tưởng, nếu không muốn nói là vọng tưởng, do đó, chúng chỉ làm xao lãng 
sự tập trung vào vấn đề nhận thức khổ não và diệt khổ. 


Kết luận về đồng dị 


Tóm lại, cả Kỳ Na giáo lẫn Phật giáo đều khích lệ thực hành sự tự kiềm chế, 
chú tâm hoàn hảo và triển khai quán tưởng - chiêm nghiệm có tính phân tích 
rốt ráo - đề tỉnh tiễn trên con đường đạt tới cứu cánh giác ngộ/toàản tri. 

Điểm khác biệt căn bản là, đối với Kỳ Na giáo, cả quan điểm cho rằng bản 
ngã không thường tại lẫn quan điểm cho rằng bản ngã thường tại đều có giá 
trị ngang nhau, và cả hai quan điểm đó không lúc nào không đúng. Ngược lại, 
Phật giáo đánh giá bản ngã thường tại chỉ là ảo giác, và trong điều kiện tốt 
nhất, nó là một cách mô tả có tính qui ước chứ không có tính tối hậu và thực 
tạ1. 


Không hẳn là tiêu cực 


Cả Phật giáo lẫn Kỳ Na giáo đều thường bị phản ánh một cách tiêu cực khi 
cho rằng cả hai nền triết học và tôn giáo ấy đều công hiến con đường cứu độ 
bằng hành động trồn chạy khỏi vũ trụ vật chất. Đó là một nhận định không thể 
tránh khỏi, tới một mức nào đó, vì cả hai truyền thống ấy đều đặt nặng tầm 
quan trọng của đời sống tu viện. 


Ngược lại, qua trạng thái tương liên nối kết của vạn vật và thao tác của luật 
nghiệp báo, cả Phật giáo lẫn Kỳ Na giáo đều thăm dò sự tương tác giữa bản 
ngã và môi trường vật chất của nó - một sự tương tác mà cả hai đều dạy răng 
nên biểu thị đặc điểm của nó bằng thái độ bất bạo động và từ bi. Và như thế, 


711 


cả hai đêu công hiên quan điêm tích cực vê nghĩa vụ mà con người có thê tự 
nguyện đóng góp vào thê giới của nó. 


Hai dị biệt khác 


Có hai chủ đề khác cũng gây thành cuộc phân rẽ hàng ngàn năm nay giữa phái 
Digambara và phái Svetambara. 


1. Chủ đề thứ nhất liên quan tới sinh hoạt trần thế 


Phải đâu, 'thiên y', cho rằng hữu thê đạt tới toàn tri sẽ không tiếp tục thể hiện 
bất cứ hoạt động hoặc chức năng trần thế nào. Vì nếu còn sinh hoạt trần thế, 
người ấy sẽ không thể nào còn toản tri và còn tiếp tục phải ăn, nghĩa là phải 
tồn sinh và bị ràng buộc. 


Phái sau, 'bạch y', cho rằng con người ta có thể trở thành toàn tri mà vẫn tiếp 
tục đảm trách các chức năng bình thường trong phân đời còn lại của mình. 


2. Chủ đề thứ hai liên quan tới phụ nữ 


Phái “thiên y cho rằng số kiếp phụ nữ không thể nào trực tiếp đạt tới giải 
thoát. Vì thế, nữ nhân sẽ phải tái sinh thành nam nhân, ở một thời điểm nảo 
đó về sau trên con đường tâm linh, và đó là một điều kiện thiết yêu. Phái “bạch 
y' chấp nhận sự bình đắng tâm linh giữa nam giới và nữ giới. 

Ngày nay, ngay trong hàng ngũ các tín đồ Kỳ Na giáo đang sống tại Ấn Độ - 
vì cũng có nhiều người di dân sang sống ở các xứ khác - rất ít người có khả 
năng tuân giữ toàn bộ kỷ luật của một tu sĩ phái thiên y Digambara. Riêng 
trong truyền thống bạch y Svetambara, số nữ tu sĩ đông gấp ba lần nam.. 


Jambudvipa — human world, the world in which we are living. 

Jambudvipa 1s the region where the humans live and 1s the only place where 
a being may become enlipghtened by being born as a human being. Ït 1s In 
Jambudvipa that one may receive the g1ft of Dharma and come fo understand 
the Four Noble Truths... 





Nam Thiệm Bộ Châu (Jambudvipa - có nghĩa là Đất). Còn gọi là Nam Diêm 
Phù Đề. Diêm Phù Đề tức là tên của một loài cây ở Thiệm Bộ. Đề là nghĩa 
của châu. Nơi đất nầy có cây Thiệm Bộ, cho nên đem nó để đặt tên châu. Ở 
trong Diêm Hải, Nam Thiệm Bộ Châu nằm ở phía Nam núi Tu DI. 


712 


Jargon - tiếng nói khó hiểu 
Jaundice - bệnh vàng da 
Jaunt — make short Journey for pleasure = đi chơi 


Jeta Grove - Vườn cây của ông Kỳ-Đà, được ông Cấp-Cô-Độc trải vàng 
mua... 


Jetavana was one of the most famous of the Buddhist monasferIes 1n India. Ít 
was the second monastery donated to Gautama Buddha, after the Veluvana In 
RaJagaha. Jetavana 1s located Just outside the old city of Savatth1. 


Jetavana was the place where the Buddha gave the majJority of his teachings 
and discourses, having passed at Jetavana 19 (out of 45) rainy seasons (Pall, 
Vvassas, a traditlonal time of monastic retreat), more than 1n any other 
monastery. It 1s said that after the Migaramatupasada (a second monastery 
erected at Pubbarama, close to Savatthi) came Into being, the Buddha would 
dwell alternately 1n Jetavana and Migaramatupasada, often spending the day 
1n one and the night 1n the other... 


Jeftavana - Donatfion of Jetavana 


When the Buddha accepted Anathapindika's Invifatlon to vIsit Savatthi the 
latter, sềekIng a suitable place for the Buddha's residence, discovered this park 
belonging to Jetakumara (south of Savatthi). When he asked to be allowed to 
buy 1t, Jetas reply was: "Not even 1f you could cover the whole place with 
money." Anathapindika said that he would buy 1t at that price, and when Jefa 
answered that he had had no Intention of making a bargaIn, the matter was 
taken before the Lords of Justice, who decided that 1ƒ the price mentioned 
were paid, Anathapindika had the right of purchase. 


AnathapIndika had gold brought down 1n carts and covered Jetavana with 
pleces laid side by side. The money broupht In the first Journey was found 
I1nsufficient to cover one small spot near the øateway. So AnathapIndika sent 
his servants back for more, but Jeta, Inspired by AnathapIndika's earnestness, 
asked to be allowed to give this spot. Anathapindika agreed and Jeta erected 
there a gateway, with a room over 1t. Anathapindika bullt in the grounds 
dwelling rooms, retiring rooms, store rooms and service halls, halls with 


713 


fireplaces, closets, cloIsters, halls for exercIse, wells, bathrooms, ponds, open 
and roofed sheds, etc... 


It 1s said that Anathapindika paid eIghteen crores for the purchase of the site, 
all of which Jeta spent mm the consfruction of the øateway gifted by him. 

Jeta gave, besides, many valuable trees for timber. Anathapindika himself 
spent fifty-four crores In connection with the purchase of the park and the 
buildings erected 1n II. 


The ceremony of dedicaton was one of great splendour. Not only 
Anathapindika himself, but his whole family took part: his son with five 
hundred other youths, his wIfe with five hundred other noble women, and his 
dauphters Maha Subhadda and Cula Subhadda with five hundred other 
maidens. AnathapIndika was attended by five hundred bankers. The festIvItles 
1n connection with the dedication lasted for nine months. 


The vihara 15 almost always referred to as.Jefavyane Anathapindikassa arama 
(Pal, meaninng: 1n Jeta Grove, Anathapindikas Monastery). The 
Commentarles say that this was deliberate (at the Buddha's own suggesfion), 
1n order that the names of both earlier and later owners might be recorded and 
that people might be reminded of two men, both very øgenerous 1n the cause 
of the Religion, so that others might follow their example. The yvihara 1s 
sometines reƒerred to as Jefaqrama. 

Tịnh Xá Kỳ Viên - Jetavana. 


UW72... 
; Vx.: 2 ỷ 
ư; à 3ì p 
\) L 
« l Ñ 
z 





Tịnh Xá Kỳ Viên (Jetavana) 


714 


Đặc biệt nhất chính là câu chuyện mua đất xây tinh xá cúng dường đức Phật 
của một phú gia tên là Cấp Cô Độc (Anathapindika), khởi nguồn cho một đạo 
Phật thâm nhập vào trong xứ sở vốn nhiều giáo phái ngoại đạo đang ảnh hưởng 
lớn mạnh tại nơi này. Sau cuộc hội ngộ với đức Phật tại thành Vương Xá 
(Rajagaha) nước Ma Kiệt Đà (Magadha) và được đức Phật thuyết pháp giáo 
hoá, ông Cấp Cô Độc vui mừng khôn tả xiết xin được làm đệ tử của Ngài. Để 
tỏ lòng cung kính đức Phật, ông Cấp Cô Độc liền trở về thành Xá Vệ nước 
Kiều Tát La và muốn xây dựng ngôi tịnh xá để thỉnh Phật thuyết pháp. Mặc 
dù đã tìm kiếm khắp nơi trong thành Xá Vệ nhưng chưa có một khu đất nào 
vừa với nguyện vọng của ông. Cuối cùng, ông nhớ đến vườn cây của thái tử 
Kỳ Đà (Ieta), con vua Ba Tư Nặc, là nơi lý tưởng nhất, thích hợp nhất đề thực 
hiện nguyện ước của mình. Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để mua 
được mảnh đất này, vì ông thừa biết rằng, thái tử Kỳ Đà không cần bất cứ gì 
để đổi lây khu ngự uyễn đẹp đếẽ là nơi thư giãn hàng ngày của ông. Bởi quá 
nôn nóng cho công việc của mình, lại thêm một lòng kính trọng đức Phật đã 
thúc đây trưởng giả Cấp Cô Độc đến tìm gặp thái tử Kỳ Đà để thương lượng. 
Thái tử Kỳ Đà rất ngạc nhiên và quái lạ cho sự việc buôn bán này. Nhưng vì 
nề uy đức của ông Cấp Cô Độc, người thường bồ thí cho dân nghẻo và ủng hộ 
đắc lực cho ngân khó quốc gia, nên thái tử trả lời đùa cho qua câu chuyện: “ 
Trong khu vườn này, nêu ông trải vàng đến đâu thì tôi bán cho ông đến đó”. 
Chỉ cân một lời hứa suông của thái tử Kỳ Đà, ông Cấp Cô Độc cho người về 
kho lấy đủ số vàng để trải khắp khu vườn này, chẳng những thế mà nơi mỗi 
gốc cây đều có một nhúm vàng tương đương với chu vi của nó. Thái tử Kỳ 
Đà vô cùng kinh ngạc, khi thấy ông trưởng giả thực hiện theo lời đề nghị của 
mình mà không một chút do dự, điều này đã kích thích lòng tò mò của thái tử. 
Qua lời giải bày của ông trưởng giả Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ Đà vô cùng thán 
phục đức Phật, một con người giác ngộ, một bậc vĩ nhân xuất hiện trên cõi 
Diêm Phù Đề, chỉ vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Do đó, thái tử Kỳ Đà 
muốn góp phân trong việc xây dựng tịnh xá cúng dường đức Phật, bằng cách 
dâng toàn bộ số cây trong vườn cho đức Phật. Vì là vườn của ông Cấp Cô Độc 
nhưng cây là của thái tử Kỳ Đà, nên trong kinh điển thường ghi là Kỳ Thọ 
Cấp Cô Độc Viên, để nói lên việc cũng dường hy hữu này. 


Jettison - vứt bỏ hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu 
JHANA — Decfinition: What does Jhana mean? 
Jhana 1s a Pali term that means "meditatlon."” It is often considered 


synonymous with the Sanskrit term, dhyana, which 1s commonly used In yogIc 
teachings, whereas Jhana 1s more often used in Buddhism. 


715 


Jhana refers to a meditative sfate in which the yog1 1s profoundly still and In 
perfect concentration. TheIr mind 1s fully Iimmersed 1n and absorbed by 
whatever obJect they have chosen to focus on. Thịs 1s considered to be key 1n 
developing the Buddhist quality of “righf concenfratfion. '" 


The definition (with similes) 
[Eirst jhana] 


”“I[here 1s the case where a monk — quite withdrawn from sensuality, 
withdrawn from unskillful qualitles — enters and remains In the first Jhana: 
rapture and pleasure born from withdrawal, accompanmied by directed thought 
and evaluation. He permeates and pervades, suffuses and fills this very body 
with the rapture and pleasure born from withdrawal. There 1s nothing of his 
enfire body unpervaded by rapture and pleasure born from withdrawal. 


"Just as 1ƒ a skilled bathman or bathman's apprentice would pour bath powder 
Iinto a brass basin and knead 1t together, sprinkling 1t again and again with 
water, so that his ball of bath powder — saturated, moisture-laden, permeated 
withm and without — would nevertheless not drip; even so, the monk 
permeates, suffuses and filIs this very body with the rapture and pleasure born 
Of withdrawal. There 1s nothing of his entire body unpervaded by rapture and 
pleasure born from withdrawal... 


[Second jhana] 


"Furthermore, with the stilling of directed thoughts & evaluations, he enters 
and remains In the second Jjhana: rapture and pleasure born of composure, 
umfication of awareness free from directed thought and evaluation —— 1nternal 
assurance. He permeates and pervades, suffuses and fills this very body with 
the rapture and pleasure born of composure. There 1s nothing of his entire 
body unpervaded by rapture and pleasure born of compOsure. 

"Just like a lake with spring-water welling up from wIthin, having no Inflow 
Írom east, west, north, or south, and with the skles perlodically supplying 
abundant showers, so that the cool fount of water welling up from w1thin the 
lake would permeate and pervade, suffuse and fill it with cool waters, there 
being no part of the lake unpervaded by the cool wafters; even so, the monk 
permeates and pervades, suffuses and fIlls this very body with the rapture and 
pleasure born of composure. There 1s nothing of his entire body unpervaded 
by rapture and pleasure born of composure... 


716 


[Third jhana]l 


"And furthermore, with the fading of rapture, he remains equanimous, 
mindful, & alert, and senses pleasure with the body. He enters & remains In 
the third Jhana, of which the Noble Ones declare, Equanimous & mindful, he 
has a pleasant abiding.' He permeafes and pervades, suffuses and fills this very 
body with the pleasure divested of rapture, so that there 1s nothing of his entire 
body unpervaded with pleasure divested of rapture. 


"Just as 1n a blue-, white-, or red-lotus pond, there may be some of the blue, 
white, or red lotuses which, born and øgrowing 1n the wafer, stay Immersed 1n 
the water and flourish without standing up out of the water, so that they are 
permeated and pervaded, suffused and filled with cool water from theIr roots 
to their fIps, and nothing of those blue, whife, or red lotuses would be 
unpervaded with cool water; even so, the monk permeates and pervades, 
suffuses and fIlls this very body with the pleasure divested of rapture. There 
1s nothing of his entire body unpervaded with pleasure divested of rapture... 


[Fourth jhana] 


"And furthermore, with the abandoning of pleasure and stress — as with the 
earller disappearance of elatlon and distress — he enters and remains In the 
fourth Jhana: purity of equanimity and mindfulness, neither-pleasure-nor- 
pann. He sIts, permeating the body with a pure, bright awareness, so that there 
1s nothing of his entire body unpervaded by pure, bripht awareness. 

"Just as 1 a man were sittIng wrapped from head to foot with a whIte cloth so 
that there would be no part of his body to which the white cloth dịd not extend; 
even so, the monk sifs, permeating his body with a pure, bright awareness. 
There 1s nothing of his entire body unpervaded by pure, bright awareness. " 


Mastery of jhana ïs a mark of wisdom 


"I declare a person endowed with four qualities to be one of øreat discernment, 
a preat man. Which four? 


"”There 1s the case, brahman, where he practices for the welfare & happIness 


of many people and has established many people 1n the noble method, 1.e., the 
rIphtness of what 1s admirable, the rightness of what 1s skillful. 


717 


"He thinks any thought he wants to think, and doesnt think any thought he 
doesnt want to think. He wIlls any resolve he wants to wIll, and doesnt will 
any resolve he doesn't want to wIll. He has attained mastery of the mind with 
regard to the pathways of thoupht. 


"He attains — whenever he wants, without strain, without difficulty — the 
four Jhanas that are heightened mental states, pleasant abidings In the here-&- 
nOW. 


"With the ending of mental fermentatlons —— he remains 1n the fermenfation- 
Íree awareness-release & discernment-release, having directly known & 
realized them for himself right 1n the here-&-now. 


",,,[ declare a person endowed with these four qualitles to be one of great 
discernment, a øreat man.” 


jJhana and insight, hand-in-hand 


There s no jhana 
ƒor one with no discernmeHI, 
no điscernmenf 
ƒJor one with no Jhana. 
But one with both jhana & discernment: 
he s on the verge oƒ Unbinding. 


JHANA TO INSIGHT - Venerable Sayadaw Ashin U Thittila 


From training by way of meditation on 1n-and-out breathing the four Jhanas 
are produced. When Jhanas are developed, the mind of the aspirant 1s 
considerably purifled although he 1s not wholly free from passions, for by 
concentration the evil tendencles are only temporarily Inhibited, they may rIse 
to the surface at quite unexpected moments. DiscIpline, or morality, regulates 
word and deed; concentration controls the mind, and Insight enables him to 
annihilate completely the passlons not Inhibited by the other two. Therefore 
the attainmentfs of the Jhanas, in which one has tasted the high happIness of a 
Brahma God, though super-normail, 1s still only mundane. For the attainmenf 
of the supramundane by the Insight method, the aspirant turns his keen, very 
pure jhana mind to penetrate the nature of things as they really are, by means 
of meditation on the three fundamental characteris(Ics of mind and matter, 
namely, translence, suffering and non-self (anicca, dukkha and anatta). 


718 


The method to do this 1S: 
1. Examinafion 


The aspirant examines his own obJect of meditation, 1.e., the 1n-and-out 
breathings which are dependent on the body, and the factors of Jhana. On 
examinatIon he finds as follows: 


The body 1s merely the manifestation of the four elements and their derived 
qualites, 1.e., (I) THE ELEMENT OEF EXTENSION. Without 1t obJects 
cannot occupy space. The qualitiles of hardness and softness are two phases of 
this element. (2) THE ELEMENT OF COHESION, which coheres the 
scaftered atoms of matter and gives the idea of body. (3) THE ELEMENT OFE 
HEAT (AND COLD). Preservation and decay are due to this element, the 
vitalizIing energy. (4) THE ELEMENT OF MOTION. Movements are caused 
by this element. Motion 1s regarded as a vIbratory force. 


These four are the fundamentfal units of matter, and are 1nvariably combined 
with the four derivatives, namely, colour, odour, ftaste and nufrIfIve essence. 
The four elements and the four derivatives are 1nseparable and Interrelated; 
thus, according to Buddhism, matter consIsts of forces and qualities which are 
1n a state of constant flux. 


The factors of Jhana are the dominant menfal concomitants of a mind which 
has attained to that state. Mind, which 1s the most important part of man, 1s a 
complex compound of fleeting mental states, namely, feeling, perception, 
mental concomitants and conscIousness. All states arising 1n conscIousness 
are non-material. These states constantly change, not remaining for two 
consecufive momenfs the same. We worldlinss, veiled by the net of 1llusion, 
mistake this apparent continuity as being something eternal, an unchanging 
soul, an atta (atman) the supposed doer and receptacle of all actions. 

lf one were to say that by soul or self 1s meant the process of this psycho- 
physical phenomenon that 1s constantly becoming and passing away, then 
there would be no obJection to the term. The Buddha himself uses the term 
afta, but only to Indicate the collection of the khandhas, or aggregates. 
Buddhism does not totally deny the exIstence of a personality in an empirIcal 
sense, but 1t does show that 1t does not exIst 1n an ultimate sense. The BuddhIst 
philosophical term for an Individual 1s santatI, 1.e., a flux or continuity. Ït 
includes both the mental and physical elements. The kammic force of each 
individual binds these elements together. This uninterrupted flux or contInu1ty 


719 


of bonded psycho physical phenomena, which 1s conditioned by kamma, and 
not limifed only to the present life but has 1fs source 1n the past and 1(s 
continuation In the future, 1s the Buddhist substitute for the permanent ego of 
other relipg1ons. 


2. Seek out the Cause of Personality 


AlI things, personality included, spring from and are conditioned by a cause 
or causes. The exIstence oŸ a 'self' 1s due to: 


lgnorance In the past. From Ignorance đesire 1s DOTH. 

Craving ƒor phenomenal existence. 

Attachmemt to le, persons and things. 

Kamma (action); the physical, verbal and memtal acHon Im the past. 

Food absorbed In this He. 

Personality is the resHlt oƒ these five causes. Jusf as the past acfiviies have 
condinioned the presemt, so the present will condition the [uture. Seeing thus 
the causes and their effects, he transcends all doubts with regard 1o past, 
presenf and [uture. 


3. Meditation 


The aspirant then understands that all conditioned thinøs are translent, subJect 
to suffering and devoid of any Iimmortal soul. To develop this understanding 
(insight) he keeps on meditating upon one of the three characterIstics, having 
chosen the most suitable. Impermanence 1s a suitable subJect for everyone. 
Suffering 1s too depressing for certain natures to medifate on. Ïf 1t 1s 
Impermanence he keeps on saying menfally: All things are Impermanent. 
Everything around us 1s Impermanent. Everything within us (thoughits, 
feelings, etc.) 1s Impermanent. He continues until there 1s no aftfractlon or 
aversion for any conditioned state or obJect. any worldly obJect. Reaching this 
point of mental culture he Intently keeps on developing 1nsight 1n that 
particular direction until that glorious day comes to him when, to his 
indescribable Joy, he realizes NIbbana, his ulimate goal, for the very first 
time. 


Thereafter, øone forever are false views, doubts and beliefs In rites and 
ceremonIies. He 1s no more a worldling but an ariya. He 1s absolved from sfates 
of woe and misery, for he 1s destined to enliphtenment. As said in 
Dhammapada 13, Loka Vagøa, v. L79, 'Greater than emperorship, than god- 


720 


state, 1s the ƒruit oƒ this firs† step oƒ sainthood" For Just now something, never 
1n this life even Imagined as possible, has been actually experienced. 

It may be mentioned that Jjhanas and supernormal powers would undoubtedly 
be a valuable asset to the possessor, but they are not essential for the 
aftainment of arahantship. There are those, sukkha-vipassaka, who without the 
aid of Jhanas attain to arahantship straight away by merely cultivating Insight. 


4. Meditation on the Body 


Mindfulness as to the body 1s one of the basic meditations practised even by 
young boys and øgirls in Buddhist countries, because body 1s all they know. 
Thịs meditation Proceeds by reasoning from the known to the unknown. Ít 1s 
to traIn one to observe aftentively the Inner workings of the body and the mind 
as well as the external phenomena of the unIverse. 


By means of this meditation we may verIfy one of the three characfterIsfIcs, at 
least Impermanence, which characterizes all forms of exIstence. Às soon as 
this has been understood one begins to be detached from the i1llusions of the 
senses or conditioned things. The unstable, the Impermanent, that which 1s 
eternally becoming, perpetually changing 1s regarded as unable to ensure any 
lasting peace and happIness. 


Meditation on the body should teach us to understand that our personalitles, 
composed of the five khandhas. are always changing, and that the so-called 
ego, which 1s only the sum total of these associated components, cannot be 
permanent. Such a conclusion 1s điscouraging to the ego-centric, the selfish 
man, but wIll not trouble anyone who has understood the law of cause and 
effect which he has practised, since he knows that deliverance from the 
limitations of personality 1s to be found upon atfaining the transcendental state 
of NIbbana. 


5. Meditation on the Body by way of the Postures 


Surely children and the rest, when goIng, are conscIous of theIr goIng. They 
know 1t, but such knowledge does not shed the notIon of a beIng, nor uproot 
the perception of self, and 1t 1s not the subJect of meditation or the culture of 
the arousing of mindfulness. But the knowledge of a practising yog1 sheds the 
notion of a being, and causes the uprooting of the perception of self; 1t 1s both 
subJect of meditation and the culture of the arousing of mindfulness. 


72L 


6. Examinafion 


Who goes? It 1s not a being or person that goes. Whose 1s the goIng? Ït Is 
neither the goIng of a beIng nor of a person. Owing to what 1s the going? By 
reason of mind-acfivity and the spread of the element of motion (vibration). 
Therefore he understands as follows: 


The thoupht. 'I shall go', arises. That produces motion (vibration). Motion 
produces (bodily) intimation. Going 1s the carrying forward of the entire body 
through mind-activity and the spreading of the element of motion. The same 
1s the method In standing, and so forth. The thought, TI am standing'... Lying 
down. (the stretching hor1zontally of the whole body through}'.... 


He knows this and thinks In this way. People say a person øoes, a person 
stands; but In an ultIimate sense there 1s no person (being) whatsoever øoIng 
or standing'. Just as people say, 'À cart øoes, a cart stands', but in an ultimate 
sense nothing whatsoever called a cart goes or stands; when a horse has been 
yoked and a driver 1s driving, 1f 1s Just conventional to say. 'Á cart øoes, a cart 
stands'. In the same way the body 1s like the cart, because 1t 1s lacking motive 
force In 1tself. Like the horse 1s the mind-born motion; like the driver 1s the 
mind. So, when the thoupht, I go' or Tstand' has arisen, the element of motion 
causing the production of physIcal Intimation arIses. Through mind-actIvIty 
and the spread of the element of motion, going and the rest proceed. Then 1t 
1s bare convention to say. 'A being øgoes, a being stands, I go, I stand'. 


Just as for a butcher the cow percept does not disappear as long as he does not 
divide the cow, part by part, but only after having cleft 1t; following which 
meaf-percept arises. And sitting at the Junction of four cross-roads selling the 
pleces laid out 1n front of him he does not think, 'I am selling cow,, but 'Ï am 
selling meaf, so also for the yogl1 - the person or being percept does not 
disappear until he reflects upon the four bodily postures by way of element, 
and conscIousness 1s fixed by way of elemenI. 


Like the butcher 1s the yog1. Like cow percept 1s person or being percept. Like 
the Junction of four roads crossing on a highway are the four bodily postures. 
Like sitting with the divided pieces laid out In front 1s reflection by way of 


element. 


TỪ THIÊN (JHANA) ĐẾN TUỆ GIÁC 


J2 


Nhờ tu tập theo pháp hành quán niệm hơi thở mà hành giả đạt đến tứ thiên. 
Khi các thiền này phát triển, tâm hành giả trở nên thanh tịnh đáng kê, mặc dầu 
hành giả chưa hoàn toản thoát khỏi các dục, vì nhờ sự tập trung các khuynh 
hướng bất thiện chỉ được ngăn chặn một cách tạm thời, chúng có thể khởi sanh 
lên bề mặt vào những khoảnh khắc hoàn toàn bất ngờ. Giới luật, hay đạo đức, 
điều hoà lời nói và hành động. Tập trung hay Định kiểm soát tâm, chỉ có tuệ 
giác mới có thể giúp cho hành giả tiêu diệt được hoàn toàn những tham dục 
mà hai pháp Giới và Định không loại trừ nổi. Vì vậy, việc đạt đến các thiền, 
trong đó hành giả đã nếm được hạnh phúc cao vời của một vị Phạm Thiên 
(Brahma God), hạnh phúc này tuy rằng siêu vượt bình thường nhưng nó vẫn 
chỉ là hạnh phúc thế gian. Đề đạt đến hạnh phúc siêu thế (Niết Bàn) bằng pháp 
hành thiền tuệ, hành giả chuyên cái tâm Định rất nhạy bén và thanh tịnh của 
mình thê nhập vào bản chất của vạn pháp như chúng thực sự là, và hành thiền 
trên ba đặc tánh căn bản của thân và tâm, đó là Vô Thường, Khổ, và Vô Ngã 
(Anicca, Dukkha, Anatta). Pháp hành diễn tiễn như sau: 


L Thâm xét: 


Hành giả khảo sát đề mục hành thiền của mình, nghĩa là xem xét hơi thở vô 
ra tuỳ thuộc vào thân, và các thiên chi (factors of jhana). Do thâm xét mà hành 
g1ả thây như sau: 


Thân này chỉ là sự biểu hiện của Tứ Đại (4 yếu tố) và những tính chất bắt 


nguồn từ Tứ Đại, đó là: 


1) Yếu tố giãn nở (Địa Đại): không có yếu tô này các vật thê không thê chiêm 
một khoảng không gian, các tính chất cứng, mềm là hai phương diện của yêu 
tố này. 


2) Yếu tố kết dính (Thủy Đại): yếu tố này kết dính các nguyên tử rời rạc của 
vật chất và cho ta cái khái niệm về thân. 


3) Yếu tổ nhiệt (Hoả Đại): sự duy trì và thiêu huỷ là do yếu tố nảy, nó chính 
là nguôn sinh lực. 


4) Yếu tố chuyền động (Phong Đại): đây là yếu tố tạo ra sự chuyển động, sự 
chuyên động được xem như là một xung lực. 


Bôn yêu tô hay Tứ Đại này là những đơn vị căn bản của vật thê, và được kêt 
hợp không đôi với bôn sở tạo sắc (Derivatles), đó là: màu sắc, mời, vị, và 


723 


dưỡng chất. Tứ Đại và bốn Sở Sắc tương quan lẫn nhau và bất khả phân. Như 
vậy, theo Phật giáo vật chất bao gồm các lực và các tính chất, chúng ở trong 
trạng thái trôi chảy liên tục. Các thiền chi là những tâm sở nổi bật của tâm đã 
đạt đến trạng thái thiền đó. Tâm, được xem là phân quan trọng nhất của con 
người, là một sự kết hợp phức tạp của các trạng thái tâm sanh diệt nhanh 
chóng, đó là: Thọ, Tưởng, Hành và Thức. Tất cả các trạng thái sanh khởi trong 
tâm là phi vật chất., những trạng thái này biến đối liên tục không tôn tại giống 
nhau trong hai khoảnh khắc (sát-na) liên tiếp. Chúng ta, những kẻ vô văn phàm 
phu bị màn vô minh che đậy, nhằm lẫn tính liên tục hiển nhiên này như là một 
điều gì đó vĩnh cửu, một linh hồn bắt diệt, một cái ngã (atman), là người làm 
và nhận giả định của mọi hành động. 


Nếu chúng ta được bảo rằng, nói đến linh hồn hay tự ngã có nghĩa là muốn 
nói đến cái tiễn trình của hiện tượng tâm sinh vật lý luôn trở thành và hoại diệt 
nảy, lúc ấy hắn sẽ không có sự phản đối với thuật ngữ. Chính Đức Phật đã sử 
dụng từ Atta (bản ngã), nhưng điều này chỉ để chỉ ra sự tập hợp của các Uấn 
(Khandhas). Phật giáo không hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của một cá thể 
theo ý nghĩa thuộc về kinh nghiệm, nhưng Phật giáo trình bày cho chúng ta 
thấy rằng cái cá thể ấy không thực sự hiện hữu trong ý nghĩa cùng tột (chân 
để). Thuật ngữ mang tính triết học của đạo Phật đề chỉ một cá nhân là Santati, 
nghĩa là dòng tiến sinh hay tính liên tục. 


Santati bao gồm các yếu tố của thân và tâm. Nghiệp lực của mỗi cá nhân đã 
cột các yêu tố này lại với nhau. Dòng tiễn sinh hay tính liên tục : không bị gián 
đoạn của hiện tượng tâm - vật lý liên kết này, do nghiệp tạo điều kiện, không 
chỉ giới hạn trong kiếp sống hiện tại mà nó có nguồn gốc từ quá khứ và sự 
liên tục của nó trong tương lai, là sự thay thế của đạo Phật để gọi cái ngã hay 
linh hồn thường hằng trong các tôn giáo khác. 


H. Khám phá ra nguyên nhân của cá thể con người 


Các Pháp, kê cả cá nhân con người đêu phát sinh từ và được tạo điêu kiện bởi 
một hay nhiêu nhân. Sự hiện hữu của một cái "Ta" là do: 


1) Vô minh trong quá khứ; từ vô minh sanh ra tham ái. 

2) Khát khao hiện hữu. 

3) Chấp thủ vào cuộc sống, vào con người và các pháp. 

4) Nghiệp (Kamma); những hành động bằng thân, khẩu, ý trong quá khứ. 
5) Thức ăn hấp thụ trong kiếp hiện tại. 


724 


Cá thể con người là kết quả của năm nhân này. Cũng như nghiệp quá khứ đã 
tạo điêu kiện cho hiện tại, do vậy hiện tại sẽ tạo điêu kiện cho tương lai. 


Thấy được nhân và quả như vậy, hành giả vượt qua mọi hoài nghi liên quan 
đên quá khứ, hiện tại và tương lai. 


HIL Hành thiền 


Hành giả, sau khi đã hiểu rằng các pháp hữu vi đều vô thường, phải chịu khổ 
đau và rông không, không có một linh hồn bắt tử nào cả. Để phát triển sự hiểu 
biết (tuệ giác) này, hành giả tiếp tục duy trì việc hành thiền trên một trong ba 
đặc tánh (Vô Thường, Khổ, Vô Ngã), đặc tánh nào hành giả thấy là phù hợp 
nhất. Đối với mọi người, đặc tánh vô thường là chủ đề thích hợp nhất; đặc 
tánh khổ dễ gây chán nản cho một vải bản tánh khi hành thiền trên đó. Nếu đã 
chọn đặc tánh vô thường, hành giả duy trì tâm niệm: các pháp là vô thường, 
mọi thứ chung quanh chúng ta đều vô thường, mọi thứ trong ta (cảm thọ, tâm 
v.v...) là vô thường. Cứ tiếp tục cho đến khi không còn thấy thích thú hay chán 
ghét đối với các trạng thái hay đối tượng hữu vi, với các pháp thế gian cũng 
vậy. 


Đạt đến điểm tu tập tâm như vậy hành giả tiếp tục một cách kiên quyết phát 
triển tuệ giác theo hướng đặc biệt đó, cho đến một ngày vinh quang kia sẽ đến 
với hành giả khi; trước niềm hỷ lạc vô tả, hành giả chứng ngộ Niết Bàn, mục 
tiêu tôi hậu, lần đâu tiên. 


Từ đó, mãi mãi những tà kiến, hoài nghi và niềm tin nơi các lễ nghi, tín điều 
(Giới Cắm Thủ) rời xa hành giả. Giờ đây hành giả không còn là phàm phu 
nữa mà đã là bậc Thánh. Hành giả thoát khỏi những trạng thái thống khô và 
bất hạnh (bốn khổ cảnh: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh và Aiula), vì chắc chắn 
hành giả sẽ đi tới nơi giác ngộ. Như trong Dhammapada (Pháp Cú) đã nói: 
"† đại hơn được làm hoàng đề, hơn cả cảnh giới chư thiên, là quả thánh Tu 
Đà Hoàn! (Thánh quả thứ nhất trong bốn Thánh quả)". Bởi vì, giờ đây một 
điều gì đó, chưa từng có trong cuộc đời, đù có mơ cũng không thể, đã được 
hành giả thực sự chứng nghiệm. 


Cũng cần nên đề cập ở đây là các thiền chỉ và những năng lực thần thông hắn 
nhiên là một tài sản quý giá đối với người sở hữu, tuy nhiên những điều đó 
không phải là cần yếu cho việc đạt đến A-la-hán quả, cũng có những vị gọi là 
Sukkha-vipassaka (A-la-hán can quán) [*], các vị này không cần sự trợ giúp 
của các thiền mà đắc thắng A-la-hán do đơn thuần trau dồi tuệ quán. 


725 


[71a bốn bậc A-la-hán (Arahama): 1- A-la-hán quán (sukkhavipasako). 2- 
A-la-hán tam minh (7ewjj/o). 3- A-la-hán lục thông (Chalabhimna). 4- A-la- 
hán đặc đạt thông (Pafisarnbhidappaffo). 


IV. Thiền niệm thân: 


Chánh niệm trên thân là một trong những pháp hành cơ bản được các Phật tử 
trong những nước quốc giáo, kế cả các thanh niên nam nữ thực hành, bởi vì 
thân là cái mọi người đều biết. Pháp hành này được tiến hành bằng cách suy 
luận từ cái đã biết đến những cái chưa biết. Điều này nhằm mục đích luyện 
tập cho hành giả quan sát một cách chú tâm những vận hành bên trong của 
thân và tâm, cũng như những hiện tượng bên ngoài của vũ trụ. 


Thông qua pháp hành này chúng ta có thể xác chứng một trong tam tướng, ít 
ra cũng là đặc tánh vô thường, là tính chất biểu thị của mọi hình thức hiện 
hữu. Ngay khi đặc tánh này được tuệ tri, hành giả cũng bắt đầu được xả ly 
khỏi những ảo tưởng về các căn hoặc các pháp hữu vi. Tính chất không bền 
vững hay vô thường là trạng thái thay đổi liên tục và luôn luôn trở thành được 
xem như không thê bảo đảm cho bất kỳ một sự an lạc hay hạnh phúc lâu dài 
được. 


Thiền niệm thân sẽ dạy cho chúng ta hiểu được rằng cái cá thê của chúng ta, 
cầu tạo bởi năm uân, luôn luôn thay đổi, và cái gọi là ta hay bản ngã chỉ là 
tổng thể của các thành phần cấu hợp này, không thể nào thường hằng được. 
Một kết luận như vậy có thê làm nản lòng những kẻ ích kỷ, người tự cho mình 
là trung tâm, nhưng nó sẽ không gây bối rồi cho những ai đã hiểu luật nhân 
quả, điều mà họ đã thực hành, vì hành giả hiểu rằng sự giải thoát khỏi những 
giới hạn của cá thê được thiết lập trên việc đạt đến trạng thái siêu việt của Niết 
Bàn. 


V, Niệm thân qua các oai nghỉ: 


Chắc chắn một điều là các em nhỏ và những người không hành thiền, khi đi 
họ cũng ý thức được việc đi của họ. Họ biết điều đó nhưng tri kiến như vậy 
không làm rơi rụng được cái ý niệm về một chúng sanh, không nh bật rễ 
được cái tưởng về tự ngã, và nó cũng không phải là chủ đề của pháp hành 
hoặc sự tu tập làm phát sanh chánh niệm. Nhưng đối với một hành giả (Yogi) 
đang thực hành thiên quán, tri kiến như vậy sẽ làm rơi rụng cái ý niệm vê một 
chúng sanh, và tạo nhân cho việc nhồ bật rễ cái tưởng về tự ngã; nó cũng vừa 
là chủ đề hành thiền và vừa là sự tu tập làm sanh khởi chánh niệm. 


726 


VI. Khảo sát: 


- AIđi? 

- Đó không phải là một chúng sanh hay người đi. 

- Vậy cái đi đó là của a1? 

- Cái đi đó không phải của một chúng sanh hay một người nào cả. 

- Do đâu có sự đi đó? 

- Do tâm hành (hoạt động của tâm) và sự giãn ra của yếu tố chuyên động 
(Phong Đại). 


Từ đó hành giả hiểu như sau: 


Ả nghĩ "?ói sẽ đi” khởi sanh. Ý nghĩ đó tạo ra sự chuyên động (rung động); sự 
chuyên động nảy tạo ra (cho thân) sự gợi ý hay báo cho thân biết. Đi là sự đưa 
ra phía trước của toàn thân qua tâm hành và sự giãn ra của yêu tô chuyên động. 
Đối với các oai nghi khác pháp tiến hành cũng tương tự như vậy. Ý nghĩ “Tôi 
sẽ đứng, nằm xuống,... " (sự trải ngang của toàn thân)... 


Hành giả biết rõ điều này và tư duy như sau: "»øgười ta bảo một người đi, một 
người đứng; nhưng trong ý nghĩa cùng tột thì không có người (chúng sanh) 
nào đang đi và đang đứng cả". Cũng như người ta bảo: "Một chiếc xe đang 
chạy, một chiếc xe đứng", nhưng trong ý nghĩa cùng tột thì không có gì được 
gọi là xe đi hay xe đứng cả; khi một con ngựa được bắt ách vào và một người 
lái xe điều khiển, cũng chỉ theo quy ước mà nói: "Chiếc xe đi, chiếc xe đứng". 
Cũng như vậy, thân này như chiếc xe, bởi vì tự thân nó thiếu động lực; sự 
chuyền động do tâm sanh tựa như con ngựa, tâm giống như người đánh xe. Vì 
vậy khi ý nghĩ "ôi đi" hay "ôi đứng” khởi sanh, yếu tổ chuyên động khiến 
tạo ra sự nhắc bảo ở thân khởi sanh. Qua ý hành (zâm hành) và sự giãn ra của 
yếu tố chuyên động (Phong Đại), việc đi và đứng được tiễn hành. Lúc đó theo 
quy ước mà nói: “Một người đi, một người đứng; tôi đi, tôi đứng”. 


Cũng như đối với một người hàng thịt, cái tưởng về bò sẽ không biến mất bao 
lâu anh ta chưa phanh thây con bò ra thành từng phần; tuy nhiên, sau khi đã 
xẻ con bò ra; liền sau đó cái tưởng thịt sẽ phát sanh. Và ngồi tại ngã tư đường 
bán những miếng thịt được bày ra trước mặt, anh ta không còn nghĩ "4 đang 
bán bò”, mà sẽ nghĩ "ta đang bán thịt”. Đối với vị hành giả tu thiền cũng vậy 
- cái tưởng về người hay chúng sanh sẽ biến mất chừng nào người ây quán 
chiếu trên tứ oai nghi bằng phương pháp phân tích các yếu tô (Tứ Đại), và 
nhờ phân tích Tứ Đại này tâm được chuyên nhất. 


T727 


Ở đây, hành giả cũng như người hàng thịt; Tưởng chúng sanh hay người cũng 
như Tưởng bò của người hàng thịt. Bốn oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi) cũng 
giống như ngã tư đường. Sự quán chiếu bằng pháp phân tích Tứ Đại cũng như 
(người hàng thịt) đang ngôi với những miếng thịt đã được xẻ ra và đặt ở trước 
mặt. (Tỳ kheo Pháp Thông dịch) 

-00Ö00- 
Jibe - tiếng lóng về nhạc jazz 


Jiggle - động tác đưa đây nhẹ, lắc lắc nhẹ 
---0Ö0--- 
Jivaka - Physician to the Buddha 


Jivaka's Early Life 


Near Pataliputra (modern-day Patna, capital of Bihar In India) on his way to 
auspIcIous Vashali, King Bimbisara of Magadha asked, "Why do we not have 
a chief gold dancer like the beautiful and excellent dancer Aambapali?" Soon 
thereafter, Salavati was presented to the king. SalavatIl, famous for her 
mesmerizing dancing and magical volce, quickly ascended to the position of 
favorIte courtesan. As would happen, she became pregnant, and birthed a baby 
boy. SalavatI, thinking only of her profession, called her servants and told 
them to put the baby boy 1n a basket and leave him In the rubbish heap behind 
the wall of the city 


At that time, while walking to his gardens, the RaJ Kumar Abhysingh (also 
known as Abhaya, commonly AbhayaraJakumara, prince of Magadha, saw a 
flock of crows screaming loudly In the distance, and 1nstructed hIs servants to 
find out what was disturbing the crows. There, on the rubbish heap behind the 
wall of the city, they found the baby boy, alive. Moved by compassion, RaJ 
Kumar told his servants to collect the baby and bring him to the palace to be 
raised by his lady servants. Prince Abhysingh gave the baby boy the name 
Jivaka, as he was rescued alive (Jiva) out of the rubbish heap. As the young 
boy grew and tried to understand his position within the court of Prince 
Abhysingh, Jivaka asked the prince about h1s parents. The prince told Jivaka 
that he didnt know who the boys mother was, but that he, himself, was 
Jivaka's adopted father. He explained to Jivaka the necessity of studyIng, 
saying ”Without any art, knowledge or education 1t wIll be diffiIcult to survIve 
1n the palace." And with that, Jivaka was Instructed to begin his education. 


728 


Jivaka's Educafion and the Story of the Merchant's Wife 


With this instruction, Jivaka traveled to the Takshashila district of Rawal 
Pindi PunJab, to see the great scholar of Ayurved, the Vaidya Jagzint Pundit. 
Jivaka implored that the Vaidya to accept him as a student of the art and 
sclence of Ayurved. Without taking a single penny from Jivaka, the Vaidya 
Acharya accepted Jivaka as h1s student. 


Jivaka was a very 1ntelligent and hardworking student. He would memorIze 
his texts quickly, and worked diligently for his guru. As he advanced 1n hIs 
studIes, he selflessly assisted other students 1n their studies. 


Seven years passed when Jivaka asked hIs guru, "When wIll my schooling be 
complete?” 'To this, the guru 1nstructed Jivaka to carry a shovel, and comb the 
enfire district of Takshashila for that which could not be used as a medicine. 
Diligently Jivaka searched for any substance or herb devoid of medicinal 
properties. DeJected, Jivaka accomplished his task without finding anything 
that could not be used as a medicIne. Certain of his fallure, he returned to his 
guru, where he was congratulated on successfully completing his education. 
Jivaka was then provided with the means and money to return to his home In 
Magadha. 


Setting out on foot, Jivaka walked to Saket, the cIty now known as Ayodhya, 
birthplace of Ram. In Saket, Jivaka ran out of money, and realized that the 
path ahead would be difficult without the means to travel. Steadfast, he 
decided to find out the value of his knowledge, and offered throughout the 
cIty his services as a Vaidya of Ayurved. Upon Inquiring 1f there was anyone 
1n the town needing treatment, he met a wealthy merchant whose wIfe had 
been unwell for seven years. He approached the home of the merchant, and 
told merchanf's securIty guard to announce to the lady of the house, "A vaidya 
1s here who would like to see her. 


Hesitantly, the merchants wIfe asked her security guard, "W hat kind of vaidya 
1s he?” He reported to her that he appeared to be very young. She'd been 
treated by great Ayurvedic scholars, to no avail, and didnt trust this young 
stranger. To convince her of his trustworthiness, Jivaka told her that he would 
ask for no payment, but with confidence, 1nstructed her, "When you are cured 
you can øI1ve me what you see Íit to ø1ve me.” 


With this, she agreed to see him. 


729 


Upon examination of nadI, mala, mutra, Jihva, netra, and rupa, (a subset of the 
ashtavidha parIksha, or the eightfold method of patient examination, nadI 1s 
pulse examination, mala examines the frequency, color, and consistency of 
bowel movementfs, mutra examines the color, frequency and sensations of the 
urine, Jihva examines the condition of the tongue, and rupa 1s examination of 
the patienfs body, or form, Iincluding demeanor, Jivaka determined that the 
lady needed treatment for her terrible headaches, and asked her servant to 
bring a quart of ghee. He mixed In medicinal herbs and used 1t as a nasya, a 
medicated sinus treatment (It 1s written by Rev Ch. Damodar Swami In the 
source artficle that the recIpe of the medicIne used by JIvaka 1s 1n an ashram 1n 
GulJarat, Babra, which would benefit other valdyas greatly 1f published). He 
administered this nasya 1nfo her nose and 1t poured out of her mouth. Às she 
SpIf 1t out, she saved 1t in a bowl. Jivaka considered her greedy for trying to 
keep the ghee after It was used for treatment. 


She explained that she hailed from Madwar Village, and that she was taught 
to always remain In control, humbly using every resource as a steward, and 
that she Intended to use the ghee to light the fires of the home for heat and 
cooking. Then she reassured Jivaka, "Don't worry, we wIll pay you." 


He administered mediciInes, and thereby cured her 7 year complaint. Greatly 
relieved of her pain, she saw Ífit to pay him 4000 gold coins. Together her 
ørandson and his wife paid Jivaka another 4000 gold coIns each, and her 
husband, the merchant, offered 16,000 gold coins plus one male servant, one 
female servant, a horse and a palanqguin. 


With this, Jivaka returned home to Prince Abhysinghs palace at Magadha, 
where he handed over the entire sum to his adopted father for raising and 
educating him. The prince refused the sum, and Instructed him to build his 
own home near the palace. 


King Bimbisara's Cure 


At this time, the king had been suffering from bleeding hemorrhoids, which 
would cause his clothes to become red with blood. When the queen began 
making fun of him for his condition he became humiliated, and spoke to his 
son, Prince Abhysingh about his condition. Prince Abhysingh recommended 
he allow Jivaka to treat him. 


730 


Jivaka gave the king medicIine to put under his naills and administered 
medicated ointments, curing his condition. Eor his treatment, the king offered 
Jivaka gold ornaments. Jivaka refused payment and asked King Bimbisara to 
only remember hIs service to the king, saying, "I need nothing else." 


To demonsftrate his deep appreclation, King Bimbisara gifted Jivaka a garden 
full of mango trees, a palace, 100,000 gold coins, and a small villasge within 
the district. 


By this time, the king had become a devotee and sponsor of the Lord Buddha, 
and proclaimed that Jivaka would become the royal physiclan, serving the 
ladies and children of the court. He also offered the royal physIcIlan's services 
to the bhagwan Buddha and his monks. In this way, Jivaka became physiclan 
to Lord Buddha. 


The Wealthy Merchant's Cure 


Now again, during this time, a very rich merchant of Magadha had been 
unwell for eipht years. Not a single Ayurvedic physiclan had been successful 
1n treating him. When he came to Jivaka, Jivaka asked the merchant, "If I cure 
you, what wIll you offer me?” His simple reply was, "Whatever you request." 
Upon examination, Jivaka proclaimed that the merchant was to sleep on his 
back for 7 months, followed by 7 months on the right and another 7 months 
on his left side. He performed surgery on the wealthy merchant whereiIn he 
removed 2 large worms from his brain. During recovery from surgery, Jivaka 
told the wealthy merchant that he would likely die within a few days, that via 
excision he removed worms from his brain, and that his condition was 
incurable. Jivaka applied medicated oIntment to his head wound, and 
prescribed the aforementioned sleeping arrangement to his patlent. After only 
7 days, the rich merchant complained that he could not sleep 7 months on his 
back. So JIivaka asked him to begin sleeping on his right side, and prescribed 
this sleepIing posltlon for 7 months. Again after 7 days the merchant 
complained, saying that sleeping on his right side every night for seven 
months was ImpossIble. Jivaka then asked him to sleep a final 7 months on 
left side, and again, after 7 days the wealthy merchant reported that this too 
would be impossible. Using this strategy, aware of the merchanfs dIsposition, 
Jivaka successfully treated the merchant with a sleepIng pattern requiring 7 
days on each side, resulting 1n complete recovery from his surgery within 21 
days. 


731 


For hIs treatment and miraculous recovery, the rich merchant told Jivaka, "I 
am now your servant." Jivaka requested payment of 100,000 gold coins, and 
another 100,000 gold coIns to be given to the king. For his life, the wealthy 
merchant øgenerously granted Jivaka's request, paying the total sum at once. 
Now at this time, Jivaka's reputation had spread far and wide. 


King Prodhyod of Ujjeni 


King Prodhyod (alternatively Pradyota or PalJjota, so named for having the 
same birthday as the Buddha, when the world became 1llumined as 1Ÿ by a 
lamp), of the city of UJJem In the kingdom of Avanti, suffered from pandu 
disease (perniclous anemia). Hearing of Jivakas great renown, King 
Prodhyod sent his ambassador to King Bimbisara to request the services Of 
his royal physiclan. On amicable terms, King Bimbisara agreed, and sent 
Jivaka to the city of UJJem1, to see King Prodyod. There Jivaka diagnosed the 
king and determined that the cure required medicine prepared 1n ghee. Ït was 
widely known that the king detested ghee, and so Jivaka asked the king 1f he d 
take 1t. "Anything but ghee,” was the king's reply. 


Now, let me Introduce the principle of tryhath - that there are three people 
whose demands one cannot refuse. These three are the king (or raJhath), a 
woman, and the child. However, in the king's condition, Jivaka knew that he 
required internal oiling with ghee. So, Jivaka thought to prepare a ghee with 
kashaya rasa (an astringent taste) so the king would be unable to recogn1ze 1t 
as phee. Having heard of the king's great temper, and his øreat dislike for ghee, 
he knew this remedy could cause the king's passlons to flare, and that he may 
be driven to wrath. With deliberate foresight, Jivaka requested that the gate 
through the palace walls be kept open, explaining, "As a Vaidya, Ï require 
medicine from outfside the palace walls, which the king may need at any time." 
He also requested the use of bhadravatika, the king's fastest she-elephant, to 
travel in search of medicines. These requests were granted without delay. 


Thereafter, Jivaka administered the “astringent decoction” to the king. As the 
RajJa was drinking 1t, Jivaka ran to the elephant yard, hastened to mount the 
bhadravatika, and fled the city. 


As the king digested the medicine he discovered that Jivaka had given him 
chee. "Bring Jivaka to me,” he bellowed, but his body guards reported that 
he d already left. With this, the king sent h1s personal servant Kak after Jivaka, 
offering a large reward for his return. Kak was reputed to be Inhumanly swIft, 


732 


and could easily overtake the bhadravatika, and so, he caught up with Jivak 1n 
KashI. 


There Kak told Jivaka that the king requested his presence, and demanded that 
Jivaka return with him to UjjenI. To buy himself some time, Jivaka offered 
some amalakI fruit and some water after hs øreat sprint, which Kak gratefully 
accepted, thinking 1t would not harm him. Kak ate a large serving of amlaki 
and drank water, whereby his heart began to palpate slowly. 


Alarmed, Kak asked Jivaka, “WIII I live or die?” "You wIll be fine, and your 
king's health wIll return, but I will not return to the king," Jivaka replied. "I 
am leaving the king's she-elephant with you to return to UJJem." 


As hIs heart rate slowed, Kak felt sleepy, and at last drifted off to sleep. Before 
parting ways, JIvaka reassured Kak that he would recover fully, and left as 
Kak slept. (Other texts attribute Kaks delay not to cardiac effect of the 
myrobalan amalakI, but to an herb or drug hidden 1n Jivakas nail that he 
Iinfroduced 1nto the myrobalan which caused Kak to purge violently. 


As Jivaka foretold, King Prodhyod was cured. To show his gratitude, King 
Prodhyod sent a costly rare shawl to JIvaka. In turn, Jivaka gave the shaw] to 
King Bimbisara to present to Lord Buddha. At this time, Lord Buddha's body 
was not fit. Lord Buddha revealed to his disciple Ayushaman that he had 
toxins In his body, for which he wanted to take purgation. Ayushaman Ananda 
called Jivaka, and Jivaka prepared medicIne for Lord Buddha, which would 
bring on 9 rounds of purgation, and then administered a second medicine, to 
affect another 9 rounds of purgation. As Jivaka considered, he recalled that a 
prophecy told that the body of the bhagwan would have I9 rounds of 
purgation. Therefore, after a bath, he delivered a final purgation to the Lord 
Buddha. Bhagwan knew what Jivaka was thinking, and requested Ananda to 
prepare a hot bath. After the bath the Lord Buddha completed the final round 
Of purgation and was cured. In his happiIness, and asked Jivaka, "What do you 
wanft?” to which Jivaka replied, "Please accept the shawl that I presented to 
King Bimbisara to g1ve to you, and allow your disciples to điscontinue the 
practice of wearing discarded clothes from the rubbish heap. " Up to this time, 
the monks and discIples of the Lord Buddha wore the traditional clothing of 
the mendicant: discarded pIeces of cloth, cut and stitched together, and dyed 
in a simple earth-colored dye, simple, serviceable kashaya-robes. When the 
Buddha granted Jivaka's requests, his monks and disciples were allowed to 


VI 


accept cloth offered by laymen and townspeople with which they, to do this 
day, fashion thetIr robes. 


King Kaushleshwar Prasenjit 


Another friend to King Bimbisara was King Kaushleshwar PrasenjJit. King 
Prasenjits favorIte physiclan was Jivaka, to whom he gave a comfOrter. 
Agann, Jivaka gave 1t to bhagwan Buddha, and asked that the Buddha gIve 
permission to the disciples to also use warm comforters. 


Devoted to the Buddha, 1t 1s said that he gIfted the mango garden g1ven him 
by King Bimbisara to the Buddha. Today, you can still visit this øgarden, 
known as the Jivakambavan near RaJgir, 1n the state of Bihar, India (also 
known as Amarvan garden). 


About Ayurvedic Medicine 

Avyurveda, literally translated as the “sclence of life,” 1s the anclent Indian art 
of physIcal, mental, and emotional healing. Based on harmon1zIng the natural 
elements within and around us, Ayurvedic medicine 1s a time-tested system 
of holistic health that 1s highly specIfic to each unique 1ndividual. Ayurvedic 
treatments include deliclous foods, medicinal herbs, massage, yoga, 
meditation, and other simple lifestyle changes that work to restore your body 
to 1s Innate, healthy balance. 





Thần Y Jivaka Komarabhacca - Vị y sĩ và là thí chủ của đức Phật 


734 


Jivaka - Thần Y Jivaka Komarabhacca 


Cách đây hơn hai mươi lăm thế kỷ, tại kinh đô Rajagaha này có một cô kỹ nữ 
tài sắc vẹn toàn. Không biết bao nhiêu là vương tôn, công tử quý tộc say đắm 
tìm đến cận kề hoa nguyệt cùng tán thưởng tài nghệ câm ca của nàng. Giá một 
đêm phong lưu là một trăm đồng tiền vàng Kahapana, người ta cũng không 
tiếc. Nàng tên là Salavati. 


Rồi chuyện gì xấy ra thì nó tự nhiên xây ra. Thời gian kia, cô kỹ nữ có thai. 
Sợ là sẽ bị ế khách, nàng tìm cớ cáo bệnh, trốn mọi người để dưỡng thai nhi. 
Đủ tháng đủ ngày, một đứa bé trai ra đời. Đề cho rảnh tay rảnh chân, cô kỹ nữ 
đã sai đặt đứa hài nhi trong cái giỏ tre rồi quăng bỏ tại một đồng rác bên vệ 
đường. 


Hôm ấy, hoàng thân Abhaya đi châu vua từ sáng sớm, nhìn thấy một bây qua 
bu quanh chiếc giỏ thành một vòng tròn rất là lạ lùng, bèn cho quân hầu đến 
xem. 


- Cái gì ở đó vậy? 

- Là một đức trẻ, thưa hoàng thân! 

- Thế nó còn sống không? Hoàng thân hỏi. 

- Dạ, còn sống (Jivati)! Quân hầu trả lời. 

Sau khi biết là một hài nhi còn đỏ hỏn bị ai bỏ rơi, hoàng thân Abhaya tự 
nghĩ:“Đứa trẻ này được bây quạ bảo vệ xung quanh thì quả là không đơn giản 
chút nào! Kiếp trước chắc nó đã từng bảo vệ sự sông cho nhiều người nên 
kiếp này, dù bị bỏ rơi bên đường, vân được đàn quạ bảo vệ sự sống? Biết đâu, 
nó là hiện thân của một nhân cách phi phàm?” 

Thể rồi hoàng thân cho đem về cung, sai vú nuôi chăm sóc tử tế, nhân thể, do 
quân hâu bảo là còn sông (Jivati) nên ngài đặt tên cho trẻ là Jivaka. Cũng do 
được hoàng thân Abhaya quan tâm nuôi dưỡng nên mọi người gọi là Jivaka 


Komarabhacca. 


Lớn lên, Jivaka đặc biệt thông minh, khôn ngoan nhưng ưu tư quá sớm. Nó 
đọc được từ trong đôi mặt của mọi người nửa như thương cảm, nửa như kỷ 


Vi 


thị; dường như nó không phải là dòng dõi vương giả, quý tộc! Nó nghĩ ngờ 
xuât thân của chính mình. Hôm kia, nó đánh bạo hỏi hoàng thân Abhaya: 


- A1 cũng có mẹ, tại sao con lại không có mẹ? Mẹ con là ai, thưa cha? 


- Ta cũng không biết! Hoàng thân Abhaya thành thật đáp - Nhưng ta rất 
thương con, ta xem con như con ruột vậy. 


“Thế mình rõ là đứa con hoang! Jivaka buồn rầu, tự nghĩ - Vậy mình không 
thê sống mãi trong cung phủ giàu sang, quý phái này với sự thương hại của 
mọi người. Phải tự lập! Phải kiếm một nghề để tự mưu sinh!” Vài năm sau, 
mặc dầu đang theo học lớp học của hoàng gia, Jivaka không ngớt suy nghĩ để 
lựa chọn cho mình một nghề nghiệp mưu sinh thích hợp. Duyên đã đến, Jivaka 
quen biết với một ông thây thuốc thường hay đến chữa bệnh cho vương phủ. 
Vị ây còn khiêm tốn nói là mình học nghệ chưa tinh. Rồi mách cho Jivaka biết 
rằng, ở phương bắc, cách đây mấy trăm do-tuần, tại quốc độ Gandhara, thủ đô 
Takkasila có trường đại học y khoa nỗi tiếng. Hãy chịu khó đến đấy học trong 
mười năm mới trở thành thầy thuốc giỏi được! 


Chí đã quyết, Jivaka dành dụm tiền bạc, trốn nhà ra đi. Dãi nắng dầm Sương, 
lang thang lêch thêch, Jivaka cũng tìm được nơi cân đên. 


Vị giáo sư già sau khi nghe chuyện người học trò không có tiền đóng học phí, 
không có tiền ăn tiền ở, chăng được ai giới thiệu, nhưng thấy y đôi mắt rực 
sáng, ý chí nghị lực ngời ngời bèn chấp nhận cho theo học với điều kiện là 
phải chăm lo việc củi nước, vệ sinh cỏ rác sân vườn! 


Sụp lạy tri ân vị giáo sư già, Jivaka hứa hoàn tất mọi công việc được giao phó, 
đồng thời sẽ chăm chuyên học tập. Và quả đúng như vậy, Jivaka sớm trở thành 
một vì sao sáng, một người học trò kiệt xuất về trí tài cũng như về đức hạnh. 
Vị giáo sư nào cũng ngạc nhiên về sự tiếp thu nhanh nhạy kiến thức chuyên 
môn của người học trò ưu tú; đồng thời, họ còn sững sờ, bàng hoàng vì những 
suy luận, những trực cảm bẩm sinh chính xác từng bệnh lý như ở trong gan 
ruột của người ta vậy. Phải nói là JTvaka học một mà biết hai, biết ba. Thế là 
sau bảy năm học xong, học giỏi chương trình nội, ngoại khoa; sở đắc ưu việt 
nhất của chàng là chân bệnh, giải phẫu và bào chế được thảo. Điều ai cũng 
kinh sợ và khâm phục người học trò này là trí nhớ; cả hằng ngàn cây thuốc, 
vị thuốc, tên gọi, được tính... chàng thuộc nằm lòng, rồi còn nhận diện cây cỏ, 
rễ củ ngoài thiên nhiên chưa bao giờ sai trật. 


736 


Ngày mãn khóa, Jivaka khiêm tốn hỏi thầy: 
- Mới bảy năm, con ngại nghề thuốc chưa tinh... 
VỊ giáo sư g1à mỉm cười: 


- Vậy con hãy cầm cái thuồng, từ đây đi ra phía ngoại ô Takkasila, vuông vức 
chừng một do-tuân, nêu con thây loại cây cỏ rê củ nào không phải là thuôc thì 
con hãy đem nó vê đây cho ta xem. Nhớ mang theo lương thực nhiêu ngày! 


Một tuần lễ sau, Jivaka thất thêu trở về: 


- Bạch thầy, con đã rất công phu tìm kiếm, nhưng chẳng thấy một cây cỏ nảo 
không được gọi là dược phâm; cái gì cũng là thuôc cả, thưa thây! 


- Đúng vậy, này con yêu! Nghệ của con đã tính rôi đây! 


Trìu mên nhìn người học trò trí tài nhưng khiêm nhu, hiên thiện, vị giáo sư 
ø1à lân lưng lây mây đông tiên vàng tặng làm lộ phí, với lời khuyên hóa sau 
cùng: 


- Làm thầy thuốc giỏi phải có lương tâm nghề nghiệp; phải yêu bệnh, yêu 
người, yêu chúng sanh như bà mẹ hiên với đứa con một vậy, hãy ghi nhớ điêu 
ây! 


Đường trở lại quê nhà xa xăm diệu vợi. Mới đi được gần hai phân đường thì 
lộ phí đã hêt sạch sành sanh; nhưng Jivaka không lo, chàng sẽ tìm cách chữa 
bệnh cho ai đó đê kiêm chút lương thực đi đường. 


Tại thị trấn Saketa, có phu nhân của một vị triệu phú mang bệnh đau đầu đã 
bảy năm, không thầy thuốc nào chữa trị được; bao nhiêu vàng bạc châu báu 
lần lượt đội nón đi theo những ông thầy từ phương nảy sang phương khác. 
Jivaka đứng giữa phố đông, cất giọng lớn: 


- Tôi là thầy thuốc đây! Có ai trong thị trấn này cần chữa trị những căn bệnh 
hiêm nghèo không? 


Người ta mách chỗ ông triệu phú, Jivaka tìm đến. Thấy chàng trẻ quá, không 
ai tin. Sau rốt, Jivaka thuyết phục là hãy chữa bệnh cho lành trước đã, còn tiền 
bạc chút ít chi đó, tính sau. 


Vài 


Sau khi quan sát sắc diện, bệnh tình (cñng vọng, văn, vấn, thiết như Trung y 
vậy); Jivaka chỉ xin chừng năm bảy muỗng bơ lỏng hòa với một số được thảo 
mang sẵn rồi tìm cách cho đồ vào đường mũi, thông qua miệng phu nhân; 
chàng tự tin, nói: 


- Chứng đau đầu sẽ dịu ngay tức khắc thôi mài! 


Phu nhân triệu phú thấy bơ tràn miệng, bèn nhồ bơ ấy vào vật đựng, căn đặn 
người tớ gái: 


- Con hãy thu hồi bơ lỏng nây bằng cách lọc qua một lớp bông gòn. Nó có thê 
dùng đê thoa chân hoặc đôt đèn còn được đây! 


Jivaka nghe vậy, rầu rầu nghĩ bụng: “Ôi thôi, chắng nước non gì! Cho chí chút 
bơ bỏ đi ây mà bà này còn tìm cách sử dụng, thiệt là kiệt cóp vắt chày ra nước; 
mình còn hy vọng gì một chút công lao còm cõi nhỉ?” 


Bà triệu phú vừa được chữa trị xong, cảm giác cái đầu nhẹ hãng, sự đau đớn 
bảy năm trường, thoáng chôc đã tiêu tan, cứ ngỡ như giâc mộng. Sung sướng 
quá, bả ngôi dậy, nụ cười rạng rỡ: 


- Hết đau đầu rồi! Đúng là phước quả bảy đời mới gặp được vị thần y trẻ tuổi 
nây. Quản gia đâu, hãy đên trả công ơn một cách hậu hĩnh, không dám nói là 
thù lao, cho vị ân nhân của chúng ta. 


- Bao nhiêu thưa nữ chủ? 
- Bốn ngàn đồng tiền vàng Kahapanal 


Jivaka giật thót mình, tự nghĩ: “Hóa ra không phải là bà ta hà tiện, quả mình 
đã hiêu lâm. Các bậc triệu phú họ thường tiệt kiệm, nhưng khi cân, họ rât hào 
phóng, rộng rãi nữa là khác”. 

Sau đó, cả nhà vui mừng đồ xô lại. Con trai, con dâu cảm kích, vét hết tiền 
tích cóp để dành, biếu thêm tám ngàn, mừng cho mẹ mình đã lành. Ông triệu 


phú hề hả thưởng bốn ngàn, tặng thêm một chiếc xe ngựa, một tớ trai, một tớ 
gái nữa để trả công lao trời biển. 


Về đến vương phủ, việc đầu tiên, chàng tìm gặp hoàng thân Abhaya, xin ông 
tha thứ cho lôi lâm là bỏ nhà ra đi không xin phép, lý do là muôn tự lập nghiệp 


738 


mưu sinh. Rồi chàng kê lại sự chăm chuyên học tập trong bảy năm qua, những 
gian lao, khô nhọc như thê nào... 


- Và đây là thành quả của con, thưa cha! JTvaka vập đầu nói - Con đã chữa trị 
được một căn bệnh hiểm nghèo chỉ với một chút bơ và một ít thuốc bột con 
đã tự pha chế. Phần thưởng của gia chủ: Mười sáu ngàn đồng tiền vàng 
Kahapana, chiếc xe ngựa, tớ trai, tớ gái, con xin dâng hết cho cha như là lòng 
thành sám hồi vậy! 


Hoàng thân Abhaya không những không chấp mà còn thành thật mừng vui 
cho chàng, ông nói: 


- Con đã thật sự khôn lớn, trưởng thành, này Jivaka! Ta đã tha thứ cho con 
rồi! Con hãy sử dụng số vàng ấy để mua một khu vườn, làm một căn nhà, sau 
đó, dùng nghề nghiệp chơn chánh của mình đề giúp đời, cứu người! 


Lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisara mắc bệnh âm sang, tức là một loại 
mụt nhọt cứ rò rỉ hoài mủ và máu (bhagandalabadha) rất khó chịu. Các lớp 
vải choàng vừa mới thay liền bị lắm lem máu mủ. Các vương phi được vua 
súng ái được dịp chọc ghẹo vui: “Lúc này, chúa công đã đến kỳ kinh nguyệt, 
rồi cũng sẽ sinh con như chúng thiếp vậy!” Các quan ngự y dẫu đã dùng 
phương này và thuốc khác nhưng thảy đều vô năng! Đức vua rất hồ thẹn, tâm 
sự điều ấy với hoàng thân Abhaya. Sau đó, Jivaka được gọi vào cung; rồi chỉ 
với một ít thuốc bột giấu ở những đầu móng tay, chàng đã làm cho những mụt 
nhọt bắt trị ấy đều khô mủ và máu, ít hôm là lành hãn. 


Xiết bao cảm kích, đức vua cho mở kho châu báu, gọi năm trăm cung nga thể 
nữ trang điểm đầy đủ lên đầu tóc, cổ và tay của mỗi người. Tổng cộng sô nữ 
trang ấy chính là phần thưởng mà đức vua hiến tặng cho vị thần y. 


Jivaka nhìn đồng châu báu, tâm không động, chàng nói: 


- Hạ thân không dám thọ nhận sô châu báu vượt ngoài khả năng tài nghệ có 
được. Chỉ xin đại vương ban cho một chức tước xứng hợp với nghê nghiệp 
nuôi mạng của mình là tôt rôi! 


Nghe nói vậy, đức vua càng sinh tâm quý trọng, bố nhiệm cho chàng được 
làm quan, đứng đầu các quan ngự y, nhận bỗng lộc của triều đình. Từ đây về 
sau, Jivaka chỉ có nhiệm vụ săn sóc sức khỏe cho đức vua, hoàng hậu, vương 
phi, thái tử, công chúa; và sau nảy còn có thêm đức Phật và Tăng chúng ở 


T39 


Trúc Lâm tịnh xá mà đức vua rất tôn phục và kính trọng. Tuy nhiên, cũng có 
khá nhiêu trường hợp đặc biệt, Jivaka phải chữa bệnh cho một sô đôi tượng 
khác. 


Viên thị trưởng kinh thành Rajagaha có người bạn thân là một gia chủ đại 
triệu phú, đau đầu đã mấy năm, tất cả mọi thuốc thang đều bất lực. Gần đây 
nhất, sau khi thăm bệnh, một vị lương y nổi danh từ chối vàng bạc, không dám 
chữa trị, vì thấy rõ, trong năm ngày nữa, gia chủ sẽ chết. Vị lương y nổi danh 
khác, cũng từ chối, bảo rằng, bảy ngày nữa gia chủ sẽ châu trời! Tin đồn vị 
tân quan ngự y trẻ tuổi chữa bệnh cho vua như thần đến tai .viên thị trưởng. 

Thương bạn, vả, còn nước còn tát, viên thị trưởng vào khẩn cầu đức vua, nhắc 
đến công đức của vị gia chủ đại triệu phú đối với kinh thành bấy nay, nhất là 
đối với người nghèo, mong vua thương tình cho phép quan ngự y chữa trị cho. 


Jivaka được lệnh vua, cụ bị y dụng cùng một số thuốc gói, bột, hoàn bỏ vào 
tay nải đên nhà người bệnh. Sau khi xem xét, hỏi han bệnh tình, lăng nghe 


diễn biên bệnh cùng cách chữa trị của các thây thuôc trước đây, Jivaka nói: 


- Không phải là vô phương cứu chữa đâu, bệnh có thể lành được, thưa g1a chủ, 
nhưng với một sô điêu kiện hơi khó khăn... 


Vị đại triệu phú đôi mắt sáng rỡ: 

- Nếu lành được, điều kiện gì tôi cũng xin khứng chịu. 

Vì muốn thử lòng, Jivaka hỏi với nụ cười nhẹ: 

- Ví dụ thù lao? 

Ông đại triệu phú khăng khái nói: 

- Tất cả tài sản, ruộng vườn, vợ con, tôi tớ... øì cũng được hết, nêu bệnh lành. 
- Thôi, chuyện tiền bạc để đấy đã. Việc này mới quan trọng: Gia chủ có đủ 
sức chịu đựng không? Ví dụ như gia chủ có thê năm một bên hông trong suôt 
bảy tháng chăng? 

- Nếu lành bệnh được, tôi sẽ có găng! 


- Chưa hết đâu. Còn hông bên kia nữa, cũng phải nằm yên bảy tháng như thế. 


740 


- Tôi cũng có thê. 


- Còn nữa! Chàng tiếp lời - Gia chủ còn phải chịu khó năm ngửa bảy tháng 
nữa, được không? 


- Được! 

Jivaka đưa lên một ngón tay: 
- Giữ lời hứa đây nhé! 

- Xin vâng! 


Giao kèo, cam kết như vậy xong, Jivaka mời tất cả mọi người ra ngoài, chỉ 
giữ lại người con trai của gia chủ, nhờ lẫy dây cột chặt chân tay của người 
bệnh xuống giường. Sau khi cho bệnh nhân uống một loại thuốc chống giảm 
đau, Jivaka lẫy y cụ gồm dao, kéo, kim chỉ, sát trùng chúng cũng bằng một 
loại thuốc nước. Nhờ người con trai giữ chặt đầu, Jivaka lẫy con dao giải phẫu, 
rạch làn da đầu, đưa con dao tách một góc sọ não. Do máu chảy, chàng gảy 
một đầu móng tay, một loại phấn vàng bay ra, cầm máu tức khắc. Lách cây 
kìm, nâng võ não, nhìn sâu vào phía bên trong, chàng lấy một cây kìm khác, 
nhọn và dài, lần lượt gặp ra hai con sâu lăn tăn, một to một nhỏ. Rất thiện xảo, 
rất nhanh nhạy, Jivaka cho khép hai mảnh sọ lại, bôi vào đây một loại thuốc 
mỡ; lật làn da đầu trở lại y cũ rồi lẫy kim chỉ khâu lại vết thương, bôi thêm 
một lần thuốc mỡ nữa. Tay rửa máu me xong xuôi, chàng lây cây kim nhỏ chỉ 
vào con trùng lớn, nói: 

- Bậc danh y thứ nhất nói, gia chủ năm ngày nữa sẽ chết, vị ấy đã nói đúng, vì 
con trùng lớn này, năm ngày nữa là nó sẽ đục khoét vào tận trung khu não bộ. 
Rồi chàng chỉ vào con trùng nhỏ hơn, nói tiếp - Bậc danh y thứ hai nói bảy 
ngày nữa gia chủ sẽ quy tiên, cũng đúng luôn; vì con trùng nhỏ này, bảy ngày 
nữa mới ăn tới tâm não... 


Mọi người đã được phép vào thăm. Sau khi thấy, nghe mọi sự, ai cũng kinh 
dỊ. 


Có người hỏi: 


- Thây có biết tại sao có hai con trùng lại năm trong não? 


741 


Jivaka nói: 

- Cách đây chừng bốn năm, có lần ông đại triệu phú cỡi ngựa, bị té, đầu va 
đập vào chân ngựa, có hai con trùng từ nơi lông ngựa đã bám vào chân tóc, 
rồi chúng đi lần vào bên trong, xuyên vỏ não rồi ăn dần vào não. Đây là trường 
hợp hy hữu. 


- Đúng thế! Con trai triệu phú xác nhận - Sau lần té ấy, non một tháng sau là 
cha tôi mặc chứng bệnh đau đâu. 


Jivaka giải thích: 


- Bệnh gia tăng chậm, nhưng càng theo thời gian, càng đau nhức dữ dội vì 
càng lúc càng đi sâu vào não! 


- Đúng thế! Con trai triệu phú lại gật đầu - Đến năm thứ tư này thì đường như 
không còn chịu nôi! 


Jivaka đều đều tiếp: 


- Môi tháng chỉ có tám lân đau. Vì nửa tuân trăng, môi con trùng chỉ ăn hai 
lân no, sau đó chúng năm ngủ. Khi chúng ngủ thì bệnh nhân yên hàn vô sự! 


Mọi người kính phục quá, tán thán: 
- Ôi! Đúng là có thần y xuất hiện trên đời rồi! 


Bệnh nhân đang nằm ngủ yên, người quay về phía hông mặt. Jivaka bảo với 
mọi người trong gia đình: 


- Phải làm sao giữ yên tư thế năm như vậy trong bảy tháng mới lành bệnh 
được. Chỉ nên cho ăn cháo gạo lứt loãng và muôi trộn mè đen cùng với sỐ 
thuốc tôi đã bảo chế sẵn. 

Jivaka chào mọi người, ra về. Bảy ngày sau, chàng trở lại thăm bệnh nhân. 


Vị gia chủ than phiền: 


- Tôi chết mắt, thầy thuốc ơi! Tôi chăng thể nào nằm như thế này trong bảy 
tháng được! 


742 


- Vậy tại sao gia chủ lại hứa? Ngài nuốt lời sao? 

- Thật không dám thế. Nhưng tôi đã không thể chịu đựng được nữa rồi! 
Trầm ngâm một chút, Jivaka chợt gật đầu, có vẻ thông cảm: 

- Thôi được! Vậy gia chủ có thê năm nghiêng phía hông trái bảy tháng vậy. 


Người con trai thay đôi thê năm cho cha, Jivaka đưa thêm một sô thuôc đã 
bào chê rôi ra vê. 


Bảy ngày sau, đến thăm, bệnh nhân lại áo não than phiền là cũng đã hết sức 
chịu đựng, Jivaka giả vờ cau mày một lát, sau đó, đông ý cho năm ngửa nhưng 
cũng phải bảy tháng. 


Bảy ngày nữa, Jivaka lại ghé thăm, gia chủ đại triệu phú lại than phiền như 
cũ, chàng cáu gắt: 
- Chăng lẽ nào cả ba lân ngài đều thât hứa mà không hô thẹn? 


Vị đại triệu phú quay mặt ngoảnh đi, trông bộ dạng rất tội nghiệp. Chọt nhiên, 
Jivaka cười ha hả, nói lớn: 


- Thôi, ngồi dậy đi, ngài hoàn toàn lành bệnh, khỏe mạnh rồi đấy! 

Nghe thế, nửa tin nửa ngờ, vị đại triệu phú từ từ ngôi dậy, nhè nhẹ đưa tay sờ 
đầu thì thấy mọi vết cắt trên não đã liền lạc như cũ, chăng còn đau đớn gì nữa; 
ông cảm giác sung sướng, nhẹ bưng, thần hồn như bay tít lên tận thiên đường. 
Nhưng ông còn bàng hoàng, ngạc nhiên: 


- Thầy bảo bảy tháng, bảy tháng, bảy tháng... nhưng rõ ràng là mới có hai 
mươi môt ngày?! 


- Phải, tôi phải nói như vậy. Tôi biết chỉ cần hai mươi mốt ngày là vết thương 
sẽ liên da, nhưng phải cam kêt khó khăn nhiêu tháng như thê, ngài đại triệu 
phú mới chịu năm yên được đúng với thời g1an yêu câu chứ! 


Xiết bao cảm kích, cả gia đình sụp xuống lạy tạ, tri ân. Jivaka lấy tay ngăn lại, 
chàng nói: 

- Đừng làm tôi tổn thọ. Bây giờ, ngài đại triệu phú trả thù lao cho tôi như thế 
nào đây? 


743 


- Tât cả tài sản đêu là của thây; và tôi, vợ con tôi sẽ làm tôi làm tớ cho thây! 
An cân năm tay vị đại triệu phú, chàng nói: 


- Tôi biết ngài sẽ giữ chữ tín, nhưng không cần thiết phải như vậy. Nghe nói, 
ngài có công đức rất lớn đối với nhân dân nghèo khổ trong kinh thành này; 
với nhân quả ấy, lý ra tôi không dám đặt vấn đề thù lao. Tuy nhiên, tôi bây 
g1ờ là người của đức vua, đang phụng sự cho đức vua; vậy ngài hãy dâng biếu 
đức vua cái gì đó và tặng tôi cái gì đó như vật kỷ niệm là đủ rồi. Sống với 
nhau còn có cái tình, cái nghĩa nữa chứ! 


Cả nhà cảm động đến nghẹn ngào, rưng lệ. Sau đó, để biểu tỏ tâm lòng với vị 
vua nhân đức cũng như với chàng trai tốt bụng, vị đại triệu phú bắt ép chàng 
phải nhận trăm ngàn đồng tiền vàng Kahapana và đức vua cũng băng chừng 
ây ngân lượng. 


Thế là danh tiếng của vị thần y tràn qua các vương quốc, tiêu quốc. Một vị 
triệu phú ở Baranasi có người con trai thường hay chơi trò nhào lộn nên bị 
xoắn ruột. Suốt một thời gian dài không thể nuốt vào một chút cháo, một chút 
nước, lại còn bí cả đường đại tiêu tiện. Nhìn đứa con trai xanh xao, gầy ốm, 
chỉ còn trơ xương, chết dần chết mòn; và rồi thầy thuốc nào cũng bỏ chạy, vị 
triệu phú thở văn, than đài. Hôm kia, danh tiếng của Jivaka tràn đến thành phố 
nảy; vị triệu phú hối hả thắng ngựa, tìm đến kinh đô Rajagaha, nước Magadha, 
vào tận vương cung, khẩn thiết vập đầu xin đức vua cứu cho con trai thân yêu 
của mình. Thấy cũng thương tình, đức vua Seniya Bimbisara cho gọi Jivaka 
đền. 


- Thế nào, ngài trưởng ngự y? Bệnh như thế có cứu được không? 
Jivaka cần trọng hỏi han bệnh tình, rồi đáp: 


- Có lẽ dễ thôi, tâu đại vương! Nhưng phải quan sát, xem xét tận mắt mới 
quyêt chắc, mây ngày, vị công tử kia mới ăn uông bình thường trở lại. 


VỊ triệu phú thở dài, nhẹ nhõm. 


Thế rồi, Jivaka lại theo xe về Baranasi. Quan sát người bệnh một hỏi, Jivaka 
mời mọi người ra ngoải, kéo màn cửa che kín, chỉ giữ lại người vợ để nhờ phụ 
g1Úp một tay. Cũng tương tợ lần trước, Jivaka bảo người vợ cởi áo cho thanh 
niên, rồi lấy dây buộc chặt chân, tay, đùi, ngực... vào cột nhà, chỉ chừa cái 


744 


bụng trắng hếu. Soạn y cụ, lây thuốc bôi làn da bụng, cho bệnh nhân uống một 
loại thuốc rồi xắn tay cầm con dao giải phẫu sắc lẻm, sáng lấp lánh. Người 
thanh niên và bà vợ tái mặt, run, sợ hãi... 


Jivaka mỉm cười trần an: 


- Tôi cho uông thuôc giảm đau rôi, chỉ như kiên căn, đừng sợ! Còn nhanh hơn 
mô gà, mô vịt nữa đây! 


Rồi với bàn tay thiện xảo, Jivaka nhẹ nhàng đưa lưỡi dao xuyên làn da bụng, 
rạch sâu một đường, vừa đủ cho bàn tay lọt vào. Tự nhiên như nhiên, vừa cười 
vừa nói, chàng thò tay vào bên trong lôi nắm ruột ra; rồi vừa đưa tay chỉ vừa 
giải thích cho người vợ trẻ: 


- Hãy xem chùm ruột của tướng công bả! Đây này, nó xoắn lại như sợi dây 
thừng như thế này thì làm sao chảy trôi, thông thuận được nước hỗ, nước cháo! 
Nó xoắn nhiều vòng như thế này thì làm sao mà đại tiêu tiện? Chưa chết là 
may lắm rồi đó! 


Vừa nói, vừa chỉ trỏ, vừa đưa những ngón tay khéo léo như ảo thuật sắp xếp 
lại từng khúc ruột trên dưới cho đúng vị trí rồi đặt trở lại vào bên trong. Rồi, 
những ngón tay như có con mắt, không phí một sát-na nào, chàng lấy kim chỉ 
khâu vết thương, bôi một lớp thuốc mỡ bên ngoài, lau máu, lau tay sạch sẻ. 


- XOng rồi đây! Chàng nói - Nhờ bà chị làm phiền cởi dây trói, mặc áo lại cho 
công tử. 


Khi mọi người được phép vảo thăm thì Jivaka đã đặt cho thanh niên năm yên 
trên giường, chàng nói: 


Đức vua PaJJjota nước Ujjem nỗi tiếng độc ác, bạo tàn nên được gọi là 
Candappajjota bị bệnh vàng da, nhưng các quan ngự y của vua bó tay bất lực. 
Phần thưởng nghìn vàng vẫn còn treo lơ lửng ở đấy, nhưng chăng có danh y 
nào dám thò tay năm lấy. Danh tiếng thần y Jivaka Komarabhacca hôm kia 
bay đến tai vua. Với lễ vật trọng hậu, một đoàn sứ giả thắng xa mã lên đường, 
bệ kiến đức vua Seniya Bimbisara, quỳ lạy khẩn thiết, xin cho quan ngự y cứu 
đức vua của họ. 


Đức vua Seniya Bimbisara lắng lặng không hứa khả điều gì, sau đó, hẹn ba 
ngày sẽ trả lời. 


745 


Gọi Jivaka đến, vua hỏi: 
- Học thuốc, khanh tâm đắc y thuật hay y đạo? 


Nghe câu hỏi nặng tợ ngàn cân, Jivaka giật thót mình, tuy nhiên, chàng trấn 
nh rât nhanh. 


- Tâu đại vương! Thuật hay đạo cũng đều là y cả. Sở đĩ gọi thuật là vì phải 
dùng phương, dùng thuốc đề đối trị, bố tả hay công thủ tùy nguyên nhân bệnh 
lý, cơ địa, mùa tiết... Nói cách khác, thuật, nó biến hóa vô cùng, vô biên giới 
nhưng đều gặp nhau một điểm là sử dụng ngoại công để trị liệu. 


- Thế còn đạo? 


- Đạo là tự mình cứu mình, tự mình chữa trị cho mình, không dùng ngoại 
công, chỉ sử dụng nội công, nội thủ... 


- Trẫm hiểu! Nhưng cao nhất, tôi thượng nhất của nội công, nội thủ là gì? 


- Dạ thưa, là không làm gì cả, chỉ chú trọng hít thở để điều khí, điều tâm... 
Đức vua chợt cười ha hả: 


- Cái ông thầy thuốc con nít này nói cứ y như đức Phật nói vậy. 

Jivaka ngạc nhiên: 

- Hạ thần đã nghe danh tràn tai về sự sâu nhiệm của tư tưởng cũng như giáo 
pháp của đức Phật ấy, tiếc _là chưa có dịp diện kiến. Rồi hạ thần sẽ tìm Đặp. 
Tại sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa y đạo và giáo lý thoát khổ, kỳ lạ đến 
vậy. 


Trâm ngâm một lát, đức vua hỏi tiệp: 


- Cứu người, có phân biệt người ấy là tốt, là xấu, là thiện, là ác không, hở 
Jivaka? 


- Dạ thưa không! Chỉ có bệnh, nguyên nhân bệnh, phải chân trị cho hết bệnh 


với phương dược tùy nghi thế nào đó, tâu đại vương! Trong con mắt và trong 
cái tâm của người thây thuôc, là không có người mà chỉ có bệnh! 


746 


- Nữa! Đức vua lại cười - Lại nói giông ông Phật con nữa rôi! 
Cứ đê cho Jivaka thắc mặc, đức vua không giải thích, ngài kê lại cho chàng 
nghe về việc thỉnh câu chữa bệnh của đức vua PalJJota, nước UJJeni, vôn là 


một kẻ độc ác, bạo tàn. Đến chữa bệnh cho ông ta thì sống chết khó lường. 


Tuy nhiên, cái sự việc ấy, nhận hay không nhận, đức vua để cho Jivaka tự do 
quyêt định. 


Rất tri ân đức vua đã có sự tôn trọng phải lẽ, Jivaka muốn thử tài nghệ của 
mình, sau khi hứa với đức vua là sẽ rất cần trọng, sẽ rất thận trọng! 


Nhìn thần sắc, tướng mạo của đức vua Pajjota, Jivaka, biết rõ bệnh và biết rõ 
cả tâm địa, chàng nói: 

- Đơn giản thôi, tâu bệ hạ! Nhưng chữa lành rôi, bệ hạ sẽ tái phát trở lại! 

Vua Pajjota trợn mắt: 

- Tại sao? 

Jivaka bạo gan, ướm thử: 

- Bệnh của bệ hạ là do gan nóng, khô; gan nóng, khô lại là do bệ hạ uống nhiều 
rượu, hay nóng nảy, hay giận dữ... Hạ thần còn ngại rằng, không chỉ có vàng 
da mà khí nóng cứ mãi bốc lên làm cho đôi mắt càng ngày càng yếu, càng mờ 
đi; biến chứng có thê dẫn đến mù mắt! 

Vua Pajjota thấy ông thầy thuốc nói đúng từ bên trong ra bên ngoài, việc mắt 
mờ cũng đã lờ mờ xuât hiện nên cứ hâm hừ, âm è trong cô họng; lát sau, ông 
MỚI nÓI: 


- Cứ chữa lành bệnh cho ta đi, tái phát thì ta chịu, ngươi là thầy thuốc mà sao 
lăm lời đên thê, còn dạy khôn, dạy ngoan người ta nữa! 


- Nhưng thưa bệ hạ, thần nói đúng chứ? 
- Đúng! 


Jivaka không dừng lại, chàng tiếp: 


714i 


- Vậy thì nhất định là hạ thần sẽ chữa lành! Thuốc quý hiếm cả hằng trăm loại, 
hạ thân đi kiêm được, nhưng khó nhât là nước dân... 


- Nước dẫn gì? 


- Dạ thưa! Chàng chọc tức - Nước uống để dẫn thuốc đi, ví dụ như nước tiêu 
bò, nước tiêu khi... 


- Ta sẽ chém đầu ngươi! 

- Vậy thì nước ao hồ, nước cống rãnh? 

- Ngươi không muốn sống nữa à? 

Chọợt Jivaka cười ha hả: 

- Đau khi lành bệnh, một năm sau bệ hạ mới tái phát. Càng giận dữ chừng nào 
thì thời gian tái phát càng nhanh. Hạ thân muôn chọc giận bệ hạ, xem thử bệ 
hạ giận dữ đên cái cỡ nào, hóa ra còn có thê chữa trị được! 

Nói thế xong, Jivaka chậm rãi tiếp lời: 

- Thôi! Hạ thần sẽ dùng nước bơ lỏng đề làm thuốc dẫn vậy! 

Đức vua chợt giận dữ, vùng đứng dậy, quắc mắc: 


- Đấy là thứ mà ta rất cắm ky. Ta rất ghét. Ngươi mà sử dụng bơ lỏng, ta sẽ 
cho chặt ngươi làm ba khúc. 


Jivaka nghe ớn lạnh cả xương sống. Lát sau đã tìm ra giải pháp, chàng nói: 

- Vậy thì bệ hạ có dùng nước cam, vị cam, hương cam chăng? 

- Ù, cái thứ đó thì được! 

Ngẫm nghĩ một hỏi, đã có kế, chàng bèn đưa ra điều kiện: 

- Trong thời gian chữa trị, hạ thần cần đi tìm kiếm gấp rất nhiều loại thuốc 


quý hiểm xung quanh núi rừng ngoại ô kinh thành; vậy đức vua hãy cho phép 
hạ thân được tự do ra vào các công thành bât cứ lúc nào; sử dụng bât cứ 


748 


phương tiện nào được xem là thuận lợi nhất, nhanh nhất, cũng vì lợi ích tối 
thượng cho bệ hạ! 


Đức vua gật đâu: 


- Điều kiện ấy thì ta chấp thuận, ta sẽ thông báo tức khắc. Nếu cần, ta còn cho 
phép ngươi sử dụng cả con voi thân Bhaddavatika có thê đi năm mươi do-tuân 
trong một ngày. 


Sau ba ngày công phu chế biến các loại được thảo, trộn lẫn hương cam, vị cam 
trong một bát thuôc, Jivaka dâng lên đức vua: 


- Ngài uống bát thuốc này xong thì sẽ đỗ mồ hôi, ấy là triệu chứng giải độc 
đây, sau đó nên năm ngủ một lát. Bây giờ hạ thần xin cáo luil 

Ra khỏi cung điện, Jivaka thăm hỏi đường đến trại nuôi voi, vừa đi vừa nghĩ: 
“Phương thuốc này duy nhất có hiệu quả, là lây bơ lỏng làm nước dẫn; vì đức 
vua có ác cảm với bơ nên ta đã dùng vị cam, hương cam đánh bạt mùi vị bơ 
đi. Nhưng khi thuốc tiêu hóa vào bao tử, vào đường ruột, bơ bị đốt cháy sẽ 
sinh ra ợ hơi. Do ợ hơi, vua sẽ biết đây là bơ chứ không phải cam. Độc ác, bạo 
tàn, độc đoán là bản tính cô hữu của ông ta; nghịch ý ông ta thì mình sẽ bị 
chém đầu, không chỉ là lời hăm dọa suông đâu. Vậy, bây giờ, tốt nhất, muốn 
bảo vệ cho cái tính mạng sâu kiến nhỏ nhoi của mình, ta sẽ chuồn nhanh qua 
bên kia biên giới!” 


Viên quản tượng đã có lệnh của đức vua khi biết đây là viên ngự ÿ lừng danh, 
nên sẵn sàng trao voi thần, còn tìm cách chỉ bày cặn kẽ cách khiến voi, trị voi 
nữal 


Ngủ đây một giâc, thức dậy, đức vua ợ hơi và cảm nhận mùi bơ nông nặc, rât 
khó chịu; ông hét toáng lên: 


- Quân bây đâu! Tên thầy thuốc xảo trá đâu rồi? Nó dám cho ta uống bơ lỏng! 
Hãy gọi y đến đây gấp cho ta trị cái tội hỗn láo! 


- Tâu bệ hạ! Quan cận vệ hớt hãi - Ông thầy thuốc ấy đã phi vun vút ra khỏi 
cửa cung bằng CON VOI thân. Bhaddavatika mất rồi! 
Đức vua mắt trợn ngược, vỗ long sàng, quát lớn: 


- Phải chém, phải chặt thành bảy khúc cái tên thầy thuốc nghịch tặc ấy! Hãy 
gọi nam nô lệ Kaka thân yêu của ta đên đây! 


749 


Thanh niên Kaka nô lệ của vua vôn là dòng dõi phi nhân, có thê chạy nhanh 
như gió, môi ngày chạy được sáu mươi do tuân, hơn cả voi thân, nghe vua gọi 
liên đên trình diện. 


- Ngươi hãy ra sức thần võ! Vua phán - Đuổi bắt tên thần y quỷ quyệt ấy về 
đây cho ta, sẽ được trọng thưởng ngàn vàng. Nhưng hãy ghi nhớ điều này, 
ngươi đừng nhận bất kỳ thứ gì mà hắn giả vờ thân thiện trao cho; ở nơi móng 
tay, móng chân của hắn, xem chừng, chỗ nào cũng phục kích sẵn thuốc độc 
cả đây! 


Kaka cúi đầu vâng dạ, lời vừa dứt thì cái bóng đã loang loáng ngoài xa, rồi 
sau đó, đôi chân thoăn thoát của hắn dường như lướt trên đầu cỏ. Giữa đường, 
gần thành phố Kosambi, thanh niên nô lệ Kaka gặp Jivaka Komarabhacca 
đang nghỉ chân ăn uống nơi chiếc quán bên vệ đường. 


Kaka lễ phép nói: 
- Thưa thầy, đức vua bảo, kẻ nô lệ nây phải bắt dẫn thầy trở vê! 
Jivaka đã nghe danh tên nô lệ nây rồi, biết sự việc gay cắn rồi, nhưng chàng 


giả vờ phót lờ như không có chuyện chi: 


- Ta biết. Nhưng này chú em, hãy chờ cho ta ăn chút gì đã chứ! Chú em cũng 
ăn đi! 


Kaka thật thà: 


- Kẻ nô lệ này không được phép thọ nhận bất kỳ thứ gì từ nơi ông thầy thuốc 
cải 


Lúc ây, Jivaka đã ăn xong, rôi rât nhanh, rât thiện xảo, chàng gảy nhẹ móng 

tay, thê là một ít bột thuôc nâu vàng đã bay sang trái cây Amalaka. Chàng câm 

một trái ăn và uông nước. 

- Chú em cũng nên ăn trái cây và uông nước rôi hăn lên đường! 

Thanh niên nô lệ Kaka chât phác suy nghĩ:““Thây thuôc không trao øì, ta không 

nhận gì. Chỉ ăn trái cây trên bàn và uông nước. Việc này chăng có gì là sai trái 
ả.” Bèn vô tư thò tay câm một trái... 


750 


Vừa căn một miêng, vừa nhai tí chút, nô lệ Kaka đã xây xâm mặt mày, tay 
chân bún rủn mất hệt khí lực, y ngây dại đưa mắt nhìn Jivaka, nói thêu thào: 


- Kẻ nô lệ tội nghiệp nây có còn được mạng sông không, thưa thây? 
Jivaka võ vô vai hăn, thân mật, mỉm cười: 


- Chú em là người tốt, ta không hại mạng sống của chú em đâu! Thuốc này 
chỉ để chú em thong thả ngồi đây chơi chỉ mấy khắc thời gian thôi, đủ để cho 
ta qua khỏi bên kia biên giới. Sau khi cử động chân tay được rồi, chú em hãy 
ăn một bụng no, khỏi phải trả tiền cho chủ quán. Con voi Bhaddavatika ta 
cũng đã cho ăn no phành bụng, hãy mang nó vệ trả lại cho đức vua. Ta cũng 
nhờ chú em nói lại với ông vua răng, tên thầy thuốc xảo quyệt Jivaka luôn 
luôn đầy sẵn một bụng mưu ma, chước quý để đối phó với quỷ ma hung đữ; 
nhưng hắn chưa hại ai, hắn chữa bệnh như thần! 


Thê rôi, khi an toàn về lại RaJagaha, Jivaka kê lại mọi chuyện cho đức vua 
Seniya Bimbisara nghe, ngải cười ha hả: 


- Tuyệt lắm! Này Jivaka! Mưu kế ấy tuyệt lắm! Đáng ghét thay cái loại người 
độc ác! Vua chợt ngâm ngợi rôi tò mò hỏi - Nhưng bát thuôc đánh tráo hương, 
đánh tráo vị ây, cái tên vua xâu xa, đề tiện kia có lành bệnh chăng? 


- Chắc chắn chứ, lành hăn chứ, tâu bệ hạ hiền đức! Thần đã nói là chỉ thấy 
bệnh, không thây người kia mà! 


Mấy ngảy sau, bệnh vàng da của đức vua đã đôi sắc, ngảy một hồng hào, ăn 
ngon, ngủ khỏe, đức vua vô củng tri ân ông thầy thuốc giảo hoạt, cứng đầu, 
nhiều mưu kế, nhiều thủ đoạn khó lường. Nói chung là giỏi, rất giỏi... đáng 
khâm phục, đáng ngưỡng mộ! Cảng nghĩ đến mưu chước quỷ quyệt của 
Jivaka, đức vua càng khoái, ông tức tốc sai sứ giả đến gặp Jivaka, nhắn răng: 


- Hãy đến Ujjeni để được trọng thưởng! 
- Thôi đi! Jivaka đáp - Ta nguyên rủa đức vua vô ơn của các ông! Nếu mà còn 
hung đữ, độc ác, bạo tàn... là ông ta đã tự giêt mình đây, ta không cứu chữa 


nữa đâu! 


Thế đấy, đại lược con người Jivaka là như vậy đấy! Thật xứng đáng để bước 
vào giáo pháp của đức Tôn Sư. 


751 


Riêng Jivaka Komarabhacca thì nghe danh đức Phật đã lâu, qua cửa miệng 
của đức vua, triều thần cũng như các bậc thức giả, quần chúng... nên chàng 
rất kính trọng, rất ngưỡng mộ nhưng chưa có địp hội diện ngài. Chảng rất tâm 
đắc ở chỗ, đức Phật đã thuyết một loại giáo pháp, nghe nói là do ngài độc 
sáng, chưa hề có trong tư tưởng của các giáo phái truyền thông, gần gần đúng 
như nghề nghiệp của chàng: Nêu ra thực trạng của bệnh khổ, nguyên nhân của 
bệnh khổ, sự chấm dứt bệnh khổ và phương thuốc chữa trị bệnh khổ ấy! Như 
vậy, chính đức Phật là một vị đại lương y, chữa trị bệnh tâm thâm căn cô đề 
của chúng sanh! 


Mới đây, sau khi chữa lành bệnh âm sang cho đức vua, Jivaka được ngài chỉ 
định chăm sóc sức khỏe cho đức Phật và Tăng chúng. Vậy, Jivaka 
Komarabhacca cần yết kiến ngài đề vấn nghi một vài điều còn thắc mắc trước 
khi nhận thêm nhiệm vụ mới. 


Hôm đó, nhân duyên đã đến, Jivaka được gặp đức Phật ngay chính nơi vườn 
xoài của mình, đánh lê ngài xong, chàng hỏi: 


- Bạch đức Thế Tôn! Nội dung giáo pháp thoát khổ của ngài, tôi chưa có thì 
giờ, chưa dám hỏi đến. Tôi chỉ hỏi cái ngoài rìa! Nó như sau. Tôi nghe khá 
nhiều tin đồn đãi, loan truyền, không được hay cho giáo pháp, răng là nhiều 
súc vật đã bị giết vì ngài; và sa-môn Gotama tuy biết thế, vẫn dùng các loại 
thịt được giết vì mình và được làm cho mình! Chẳng hay điều ấy có đúng 
chăng? 


- Này Jivaka Komarabhaccal AI nói vậy là không như chơn, không như thực, 
họ đã xuyên tạc lời nói của Như Lai. Chính Như Lai đã nói như sau: 


“Có ba loại thịt được thọ dụng, đấy là không thấy con vật bị giết, không nghe 
tiếng con vật kêu rồng đau đớn khi bị giết, không nghĩ ngờ con vật bị giết ấy 
là vì mình, bởi mình, cho mình! Không thấy, không nghe, không nghi, là ba 


|?? 


loại thịt thanh tịnh (tam tịnh nhục) được thọ dụng, này Jrvaka Komarabhaccal 


- Vậy là chính xác, bạch đức Thế Tôn! Jivaka Komarabhacca có vẻ trầm ngâm 
giây lát rồi nói tiếp — Tôi là một lương y, thường phải sử dụng cây cỏ rễ củ để 
chữa bệnh. Thảo mộc, chúng cũng có sự sống, nhưng tôi từng tâm nguyện 
rằng, khi làm như vậy là tôi không hại mình, không hại người, không hại cả 
hai! 


T92 


- Đúng vậy, này Jivaka Komarabhacca! Như Lai và đệ tử của Như Lai cũng 
bảo vệ nguôn nước, cây lá và cỏ xanh. Một vị tỳ-khưu sông đúng pháp và luật 
thì phải biết tôn trọng sự sông của muôn loài; do vậy, họ không được đào, 
cuốc, bẻ cây, chặt cảnh; dù mâm sống nhỏ nhoi của một hạt cỏ, một vi sinh 
cũng không được xâm hại. Ngoài ra, ông cũng còn thấy rõ sự quan trọng của 
sự khởi tâm lúc hành động: và tốt hay xấu, lỗi lầm hoặc không lỗi lầm, nó nằm 
nơi chỗ tư tác, chủ ý, cố ý (cetana) ấy? 


- Thê Tôn đã rât hiệu ý của tôi! Jivaka nói - Tôi chỉ nghĩ đên việc cứu người! 
Đức Phật mỉm cười nhìn vị lương y trẻ tuôi ra chiêu thân thiện: 


- Là vị thầy chữa bệnh thân, ông chú trọng nơi chỗ khởi tâm trong khi hành 
động. Như Lai là vị thầy chữa bệnh tâm cho chúng sanh nên Như Lai phải 
khởi tâm cả ba thời: Trước khi, trong khi và sau khi đó nữa, này Jivaka 
Komarabhaccal 


Chàng lương y có vẻ ngạc nhiên: 
- Xin đức Thế Tôn cho tôi được nghe cao kiến? 


- Này Jivaka Komarabhacca! Như Lai và đệ tử của Như Lai khi sống dựa vào 
một ngôi làng, một ngôi rừng, một thị trấn hay thành phố nảo thì luôn biến 
mãn một phương, nhiều phương với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả quảng đại, 
vô biên, không hận, không sân. Thé rồi, khi đêm đã qua, mặt trời lên, Như Lai 
và đệ tử của Như Lai với trạng thái tâm vô lượng ấy đi trì bình khất thực bình 
đăng, tuần tự trước cửa mọi nhà, rỗng rang, tự tại, không hận, không sân, 
không hại mình, không hại người, không hại cả hai! Đấy được gọi là khởi tâm 
trước khi, ông có hiểu không, nảy Jivaka! 


- Tôi hiểu, thật là tuyệt vời! Vậy còn trong khi thì thế nào, thưa đức Thế Tôn! 


- Như Lai và đệ tử của Như Lai trong khi thọ thực, không hề nghĩ đến vật thực 
ngon bổ hoặc không ngon bồ, không cầu mong vật thực như thế này hoặc như 
thế khác, không tham đắm, không đam mê, không chấp trước; còn thấy rõ vị 
ngọt, sự nguy hại và ý thức rõ rệt sự xuất ly chúng nữa! Trong khi thọ thực 
với tâm như thể, vị ty-khưu không hại mình, không hại người, không hại cả 
hai, có phải vậy không, này Jivakal 


- Quả thật là minh nhiên, bạch đức Thế Tôn! 


sa 


- Còn sau khi nữa, này Jivaka Komarabhacca! Như Lai và đệ tử của Như Lai 
thấy răng, với tứ vô lượng tâm cũng chưa đủ, với không hận, không sân cũng 
chưa đủ! Sau khi thọ thực xong, vị ấy tìm một góc rừng vắng, một gốc cây, 
một ngôi nhà trống, an trú chánh niệm trước mặt, vị ấy đi vào, đi ra các định, 
các thiền; sau đó dùng tuệ tri, tuệ giác, tuệ minh; ông ta bứng nhô vô lượng 
tham sân, phiền não tùy miên, làm cho chúng không còn sanh khởi trong tương 
lai! Và như vậy thì, vị ấy trước khi thọ thực không có lầm lỗi, trong khi thọ 
thực không có lầm lỗi; và, sau khi thọ thực cũng không có lầm lỗi! Đấy là 
hành trình làm ông thầy thuốc chữa bệnh tâm của Như Lai và đệ tử của Như 
Lai, nó không những không hại mình, không hại người, không hại cả hai mà 
còn lợi mình, lợi người, lợi cả hai nữa, này Jivaka Komarabhaccal 


Jivaka Komarabhacca thốt lên: 


- Thật là tuyệt vời, bạch Đức Thế Tôn! Rồi chàng nói tiếp - Sự thọ thực như 
vậy là chơn chánh, nghiêm minh, phạm hạnh, không có ở đâu từ xưa đến nay 
ngoại trừ giáo pháp của đức Thế Tôn! Sự xuyên tạc của một số người do ganh 
ty danh vọng, do đồ ky lợi dưỡng sẽ không có chỗ đứng trong tâm kẻ trí khi 
họ nghe được buổi pháp thoại tốt đẹp, viên mãn cả ba thời này! 


Đức Phật nói: 


- Dường như họ còn nói rằng, Như Lai đồng ý với sự hủy diệt, hoan hỷ với sự 
hủy diệt, đông phạm với sự hủy diệt, ông có nghe người ta nói như thê không? 


- Thưa có, tôi có nghe! Jivaka Komarabhacca gật đầu — Tôi thì hủy diệt chúng 
vô tình hoặc được ghép vào tội danh hoan hỷ, đông ý và đông phạm! 


Đức Thế Tôn thì hủy diệt chúng hữu tình, cũng bị ghép vào tội danh hoan hý, 
đông ý và đông phạm như thê! 


- Thế ông có thấy mình có tội không, này Jivaka? 
- Dạ thưa không, bạch đức Thế Tôn! Chỉ những ai khởi tâm cố ý hủy diệt, 
người ây mới có tội! 


- Cũng vậy, này Jivaka Komarabhacca! Có năm phi công đức, năm nguyên 
nhân tạo tội mà người cư sĩ tại gia, những người cúng dường vật thực đến cho 
Như Lai và đệ tử của Như Lai phải nên thấy rõ, biết rõ. Hãy dắt con thú này 
đi! Đấy là khởi tâm có tội, là phi công đức thứ nhất! Khi con thú bị dẫn đi đến 


754 


nơi lò mô, nó bị kéo lôi, bị trầy cô, nó sợ hãi, nhưng lòng người ta vẫn lạnh 
lùng, sắt đá, đây là nguyên nhân, là phi công đức thứ hai! Hãy giết mồ con thú 
này! Đây là khởi tâm có tội, là nguyên nhân, là phi công đức thứ ba! Khi con 
thú bị giết, nó quản quại, nó kêu rông, nó cảm thọ đau đớn với lệ máu, nhưng 
người ta vẫn nhẫn tâm thọc huyết, xẻ thịt, đây là ¡ nguyên nhân, là phi công đức 
thứ tư! Sau khi tích lũy bốn nguyên nhân có tội ấy, bốn phi công đức ấy, người 
tại gia cư sĩ cúng dường món ăn ấy đến cho Như Lai và đệ tử của Như Lai, 
chính là nguyên nhân, là phi công đức thứ năm! 


Này Jivaka Komarabhacca! Như Lai không có hoan hỷ, không có tán đồng, 
không có chủ trương, không có khuyến khích những vật thực cúng dường nằm 
trong năm loại phi công đức ấy! Cúng dường như vậy là phi pháp, không đúng 
với chánh pháp! 


Còn như thế này nữa, Jivaka! Trong thế gian tương đối, với bốn giai cấp có 
lợi dưỡng khác nhau, quan niệm khác nhau, có thói quen khác nhau về vật 
thực. Ví như giai cấp bả-la-môn chủ trương dùng ngũ côc, rau trái, hoa quả; 
giai cấp sát-đề- ly chỉ thích dùng các loại thịt tươi sông, ngon bồ, rau trái quả 
thượng phẩm; giai cấp vệ-xá, có khá đông người giàu có, họ thọ dụng các loại 
thịt hoặc rau trái cũng không thua gì quý tộc đâu. Riêng giai cấp thủ-đà-la thì 
không có khả năng chọn lựa, cái gì rẻ, dễ kiếm thì dùng. Còn chiên-đà-la thì 
thức ăn vật uống của họ thì chỉ để mà tồn tại! Như Lai và đệ tử của Như Lai 
khi đi trì bình khất thực, phải giữ tâm bình đẳng trước mọi giai cấp, trước mọi 
nhà, không kế giàu nghẻo, sang hèn. Và chính vật thực kiếm được trong chiếc 
bát, thường đủ đại biểu cho mọi giai cấp trong xã hội! Ông nghĩ thế nào, này 
Jivaka! Giáo pháp của Như Lai, vì muốn giữ tâm bình đăng, thực hiện giáo 
pháp trung đạo, lấy giới luật làm thành trì, lấy tâm ô nhiễm hoặc không ô 
nhiễm làm thước đo, lấy mục đích giác ngộ, giải thoát làm cứu cánh thì có nên 
đặt vấn đề chọn lựa hay không chọn lựa? Hỏi tức là đã trả lời! Do vậy, Như 
Lai chỉ cho phép chư tỳ-khưu tủy nghĩ thọ dụng rau trái, hoa quả, ngũ cốc, tùy 
nghi thọ dụng ba loại thịt thanh tịnh: Không thấy con vật bị giết, không nghe 
tiếng con vật bị giết, không nghi con vật bị giết ấy là do mình! Như vậy, Như 
Lai không rơi vào cực đoan này, không rơi vào cực đoan kia, này Jivaka 
Komarabhaccal 


Cảm phục xiết bao lời dạy sáng tỏ đầu đuôi, thấy rõ gốc ngọn vấn đề của đức 
Phật, lương y Jivaka Komarabhacca quỳ năm vóc sát đất xin được quy y, làm 
đệ tử, bắt đầu học tập bổn phận của người cư sĩ tại gia. Và việc đầu tiên là 
chàng hoan hỷ cúng dường vườn xoài của mình để đức Phật và Tăng chúng 
tùy nghi sử dụng! 


lim 


Vài ba lần về sau, mặc dầu công việc ở hoàng cung khá bận rộn, lương y 
Jivaka Komarabhacca vẫn thu xếp được thời gian viếng thăm Trúc Lâm, nghe 
pháp và quan sát sinh hoạt của tăng chúng. Trong vài lần đàm đạo với đức 
Phật về sức khỏe chung của chư tăng, Jivaka nói rằng, đời sống hành thiền 
nhiều dễ phát sanh một số bệnh liên hệ do khí huyết thiếu lưu thông. Chàng 
mang đến một số dầu xoa bóp, thuốc nhuận tràng và hướng dẫn chư tăng cách 
bấm một số huyệt trên cơ thê đề ai cũng có thể tự chữa cho mình khi nhức 
đầu, số mũi, mỏi vai, đau lưng... Ngoài ra, nước cốt trái cây và dùng nhiều rau 
quả tươi xanh sẽ rât tốt cho cơ thể. Chàng còn đề nghị đức Phật cho chư tăng 
tập thể dục, một số động tác Hattha-yoga, như Sariputta đã từng chủ trương, 
làm việc nhẹ về tay chân, tắm suối nước nóng (Ở xung quanh Trúc Lâm và rải 
rác ngoại ô Rajagaha có khá nhiều suối nước nóng). Về mùa lạnh, không nên 
tắm ở ; ngoải trời, phải tắm ở trong lều có sưởi âm. Thấy ý tưởng một bệnh xá 
tại mỗi nơi tu viện, Jivaka Komarabhacca rất hoan nghênh, ông hứa cung cấp 
thuốc men và cho thêm một số lương y đến phụ trách! (Minh Đức Triều Tâm 
Ảnh - THƯ VIỆN HOA SEN) 
-—-oÖ0--- 
Jolt — cú đắm choáng váng 


Joss stIcks —Joss 1s made from the trunk of cInnamon tree øround 1nto 
powder, and mixed with sawdust and water; 1t 1s molded Into 
shape, painted with symbolic color, and then burned as an 
offering - hương trầm 


Journey fo the West 


Journey to the West 1s a Chinese novel published In the lóth century during 
the Ming dynasty and attributed to Wu Cheng'en. It 1s one of the Four Great 
Classical Novels of Chinese literature. 


The novel 1s an extended account of the legendary pilgrimage of the Tang 
dynasty Buddhist monk Xuanzang who traveled to the "Western Reglons”, 
that 1s, Central Asia and India, to obtain Buddhist sacred texts (sutras) and 
returned after many trials and much suffering. It retains the broad outline of 
Xuanzang's own account, Great Tang Records on the Western Reglions, but 
the Ming dynasty novel adds elements from folk tales and the authors 
Invention, that 1s, that Gautama Buddha gave this task to the monk (referred 
to as Tang Sanzang In the novel) and provided him with three protectors who 
agree to help him as an atonement for theIr sins. These discIples are Sun 


756 


Wukong, Zhu Bajie and Sha Wuling, together with a dragon prince who acfs 
as Tang Sanzang's steed, a white horse. 


Journey to the West has strong roots in Chinese folk relipion, Chinese 
mythology, Taoist and Buddhist philosophy, and the pantheon of TaoIst 
Iimmortals and Buddhist bodhisattvas are still reflective of some Chinese 
relipIous attitudes today. Endurinply popular, the tale 1s at once a comic 
adventure story, a humorous satire of Chinese bureaucracy, a sprIing of 
spIritual Insipht, and an extended allegory in which the group of pilgrims 
Journeys towards enliphtenment by the power and virtue of cooperation. 


Truyện Tây Du - Trong tiêu thuyết, Trần Huyền Trang được Quan Âm Bồ 
Tát bảo đến Tây Trúc (Ấn Ðộ) thỉnh kinh Phật giáo mang về Trung Quốc. 
Theo ông là ba đệ tử - một khỉ đá tên Tôn Ngộ Không, một yêu quái nửa người 
nửa lợn tên Trư Ngộ Năng và một thủy quái tên Sa Ngộ Tĩnh - họ đều đồng ý 
giúp ông thỉnh kinh để chuộc tội. Con ngựa Huyền Trang cưỡi cũng là một 
hoàng tử của Long Vương (Bạch Long Mầi. 

Những chương đầu thuật lại những kỳ công của Tôn Ngộ Không, từ khi ra đời 
từ một hòn đá ở biển Hoa Đông, xưng vương ở Hoa Quả Sơn, tầm sư học đạo, 
đại náo thiên cung, sau đó bị Phật Tổ Như Lai bắt nhốt trong núi Ngũ Hành 
500 năm. Truyện kê lại Huyền Trang trở thành một nhà sư ra sao và được 
hoàng đề nhà Đường gửi đi thỉnh kinh sau khi hoàng đề thoát chết. 

Phần tiếp của câu chuyện kề về các hiểm nguy mà thầy trò Đường Tam Tạng 
phải đối đầu, trong đó nhiều yêu quái là đồ đệ của các vị Tiên, Phật. Một sô 
yêu tinh muốn ăn thịt Huyền Trang, một số khác muốn cám dỗ họ bằng cách 
biến thành đàn bà đẹp. Tôn Ngộ Không phải sử dụng phép thuật và quan hệ 
của mình với thế giới yêu quái và Tiên, Phật để đánh bại các kẻ thù nhiều 
mánh khóe, như Ngưu Ma Vương hay Thiết Phiến Công chúa... 

Cuối cùng khi đã đến cửa Phật, thầy trò họ lại phải đổi Bát vàng của Hoàng 
đề Đường Thái Tông tặng để nhận được kinh thật. Đây cũng được tính là một 
khổ nạn cho bốn thầy trò. Khi qua sông Thông Thiên, Tam Tạng gặp lại Lão 
Rùa năm xưa chở ông qua sông. Khi đang chở Tam Tạng qua giữa sông, Lão 
Rùa hỏi Tam Tạng răng ông có hỏi Phật Tổ giúp lão rằng bao giờ lão tu đắc 
chính quả không, vì Tam Tạng quên hỏi, nên bị Lão Rùa hất cả bốn thầy trò 
lẫn kinh văn xuống sông. Kinh văn bị ướt, sau khi phơi khô một số bị rách. Vì 
vậy, kinh đến Trung thô không được toàn vẹn... 

Nhiều nhà bình luận khác cho rằng hình ảnh kết hợp của thầy trò Tam Tạng 
lại ấn giấu một khái niệm quan trọng về tâm. Mỗi nhân vật từ Đường Tam 
Tạng đến con ngựa đều biểu trưng cho một đặc tính thường thấy của tâm. 


J0 


Bạch Long Mã: Ngựa tượng trưng cho xác thân. Ngựa thần là xác thân cương 
kiện. Con người đi tìm Chân lý, tìm Đạo, cần có xác thân vững vàng, khoẻ 
mạnh. Không có ngựa tốt thì Đường tăng không tới được Lôi âm. Người mà 
thê xác bệnh hoạn, tỉnh thần ươn hèn thì làm sao có thê quyết tâm chiến đấu 
để đạt tới Chân lý, đạt Đạo. Bạch Long Mã là một người quân tử, khôi ngô 
tuần tú song vì quá mê tửu sắc nên khi bị người tình phản bội đã nông nỗi đập 
nát báu vật mà Ngọc Hoàng Thượng để ban cho. Khi phù giá Đường Tăng 
ông là một con ngựa. Nên pháp danh của ông là Ngộ Ký. 


Sa Tăng: là tính cần cù, nhẫn nại. Sa tăng phải nhọc nhăn gánh hành lý là lẽ 
ấy. Tê Thiên mấy bận giận Thây, mấy phen đảo nhiệm quay về Thủy liêm 
động quê xưa; Bát giới đã trăm lần ngàn lượt đòi chia của, rồi mạnh ai đường 
nây. Chỉ riêng có Sa Tăng suốt cuộc hành trình vào yêu ra quỷ, một lòng một 
dạ quảy hành trang tiễn tới. Không một lời thoái lui, không một lòng biến đôi. 
Sa Tăng là hình ảnh của tinh tiễn, trì thủ, tâm bất thoái chuyên. Dù khó khăn 
đến đâu, đã quyết rồi, thì cứ đi tới. Khí giới của Sa tăng vì thế là bảo trượng 
có đầu đẹp và bén nhọn, để mà dễ dàng găm chặt vào, ghim chặt vào. Chí đã 
định rồi thì không biến đổi, lòng đã quyết rồi thì chăng chuyền lay. Pháp danh 
của Sa tăng vì thế là Ngộ tịnh: tịnh đề mà khắc chế cái động, cái chưa thanh 
tịnh; tịnh để mà kham nhẫn, chịu đựng. 


Trư Bát Giới: là tính tham và dục, những tâm tính bản năng. Tham ăn, tham 
ngủ, tham của, tham sắc và tham nịnh nọt cho được lợi về mình. Khí ØIỚới Của 
họ Trư vì thế phải bắt buộc là đỉnh ba, là cào cỏ, để mà vơ vào cho nhiều, cho 
vừa lòng tham dục. Bát giới là sự tập hợp những bản năng rất vật dục và tầm 
thường nơi con người. Vì thế, mà pháp danh của Bát giới là Ngộ năng. 


Tôn Ngộ Không: tượng trưng cho trí, lý trí. Lý trí phải dẫn dắt, phải soi đường 
cho hành động. Thế nên, luôn luôn vai Tê thiên đều đi trước, để dẫn đầu mấy 
thầy trò. Lý trí ưa nổi loạn, ngang tàng phách lối, chăng chịu thua kém ai. Cho 
nên Tê thiên coi mình to ngang với Trời (tê Thiên: bằng Trời), và muốn lên 
trời xuống biển, quậy phá đều làm được tất, không chút đắn đo, chăng hề ngần 
ngại. Đối với Trời vẫn tự xưng "Lão Tôn" là tính kiêu căng. Trước mặt Trời 
vân nghênh ngang không chịu quỳ, ăn nói bắt kể tôn ti trật tự. Đó là tượng 
trưng cho đầu óc duy lý của những người. muốn phủ nhận Thượng đề. Lý trí 
vì những "thuộc tính" như thế nên cần thiết phải được uốn nắn luôn luôn cho 
hợp với kỷ cương, khuôn phép. Tẻ Thiên bởi vậy mà phải đội kim cô. Khi về 
tới chùa Lôi Âm, thành phật rồi, không cần cởi, vòng kim cô tự lúc nào đã 
biến mắt. Cái trí con người khi đã thuần dưỡng thì không cần kỷ luật nó vẫn 
vận động đúng. Giống như trẻ con mới đi học, tập viết phải có giấy kẻ hàng 


758 


đôi, đến chừng lớn lên viết giỏi rồi, giấy chăng vạch hàng kẻ ô vẫn dễ dàng 
viÊt ngay ngăn. 


Đường Tăng: tượng trưng cho tình cảm con người: lòng từ bi, nhân hậu, bao 
dung, có quyết tâm tu hành vượt qua muôn vàn cám dỗ. Ngoài ra còn có tính 
phảm, u mê, nhu nhược, ba phải. Một trăm lần Tề thiên cản: "Yêu ma đấy, 
chớ có cứu". Và đủ một trăm lần Đường tăng cứ cứu, để rồi mắc nạn vương 
tai. Đó là vì sự nhận thức của cảm tính không biết nghe theo tiếng gọi sáng 
suốt của lý trí. Đường Tăng cứ lặp đi lặp lại những sai lầm của mình và không 
có sai lầm nảo giống sai lâm nảo. Con người cũng thế, cứ đi từ sai lầm này 
đến sai lầm khác mà thôi, nếu không nghe theo lý trí, lương tâm mà chỉ biết 
chiều theo vọng tâm, tình cảm nhất thời. 

Ngoài ra có những chỉ tiết mang ấn ý sâu xa, nêu không am hiểu kỹ thì dễ gây 
hiểu nhằm. Ví dụ, chi tiết A nan và Ca đdiếp đòi Đường tăng phải dâng bát 
vàng mới truyền kinh thư. Đọc lơ mơ, lắm người bảo rằng A nan và Ca diếp 
đòi ăn hối lộ. Thực ra, làm gì có chuyện vòi vĩnh của đút lót ở cửa Phật. Trong 
mười đại đệ tử của Phật, Ca Diếp đứng hạng ba, A nan đứng thứ mười, đều 
đắc quả A-la-hán, dứt bỏ hết các lậu hoặc (nhất thiết lậu tận), không thể vướng 
lụy vì chút của cải vụn vặt của thế gian. Chiếc bình bát bằng vàng nguyên là 
của vua Đường tặng cho Đường Tăng. Vì thế, trong tình huống này, nó còn 
tượng trưng cho của cải và danh vọng ở thế gian. Để lãnh kinh báu của Phật, 
dâng nạp bình bát là ngụ ý: muốn thọ lãnh đạo giải thoát của Phật, con người 
phải xuất gia, lìa bỏ danh vọng và của cải thế tục. Hành động của Đường Tăng 
ở đây là ẩn dụ, có tính cách biểu tượng. 

Cũng nên chú ý đến lời nói của A nan và Ca diếp: "Hai vị tôn giả cười nói: 
Hà Hà! Tay trăng trao kinh truyền đời, người sau đến chết đói mất.". Theo 
truyền thông đạo học thì đạo pháp không thê truyền thụ đễ dàng (đạo pháp bất 
khinh truyền), cho nên kẻ học đạo, muốn thụ pháp, phải đánh đổi. Dâng bát 
vàng chính là mang ý nghĩa đánh đồi. Nếu dễ dàng truyền đạo pháp cho người 
không xứng đáng, không muốn đánh đổi, chăng những kẻ ấy không thê hoằng 
dương được chính pháp mà còn khiến cho dòng đạo pháp suy tàn, bế tắc. Như 
thế, đời sau sẽ không còn hưởng được pháp thực nữa, nghĩa là tâm linh con 
người sẽ "đói". 

Ngoài ra còn một ý nghĩa khi phải để lại bát vàng (Bát Chính Đạo) lúc đã tới 
được cảnh giới Chân Như, gặp được Phật Tổ, Như Lai đó là: Con đường khất 
thực, ăn xin, truyền Pháp, hóa Duyên... hay còn gọi là Đạo Pháp phải bỏ lại vì 
công quả đã viên mãn, vượt qua được các kiếp nạn. Tức là đã tu đắc Đạo, tu 
hành chứng quả vị Phật. Pháp chỉ là con thuyền chở hành giả qua biển khổ, 
vượt chướng ngại, ải nạn... khi đã tới được bến Giác thì con thuyền Pháp 
không còn cân thiết nữa. (Tác giả: Ngô Thừa Ân) 


T00 


Joust - cuộc cỡi ngựa đấu thương 
Jovial — vuI vẻ, vui tính 

Jowl] — xương hàm dưới 

Judaism — Do Thái giáo 

Judder - lắc, rung 

Juggernaut — Gia-ga-nát tên vị thánh Ân Độ 
Jugglery — trò múa rối 

Jumble - mớ lộn xộn, tạp nhạp 
Juncture - nối liền, chỗ nối, Ø1ao điểm 
Junket — rice puddIing 

Jurisdiction - quyền tài phán 


Juxtaposition - đặt cạnh nhau, kể nhau 





Quý Thây & Phật Tử trong chuyên Hành Hương Ấn Độ 2011 


760 


K 


Kabbalistic axIom — a stone becomes a plant; a plant becomes a beast; a 
beast becomes a man; a man becomes God... 


Một cách tổng quát, có ba loại hồn: 

-SINH HÔN: Khi Kim thạch tiễn hóa lên Thảo mộc, bắt đầu có sự sống rõ rệt 
thì Đức Chí Tôn ban cho Thảo mộc một điểm Nguyên hôn, gọi là SINH HÒN 
đỀ tạo sự sống cho Thảo mộc. 

-GIÁC HÔN: Thảo mộc tiễn hóa lên Thú cầm, bắt đầu có tri giác thì Đức Chí 
Tôn ban thêm cho một điểm Nguyên hồn gọi là GIÁC HÔN để tạo cho Thú 
cầm sự hiểu biết. 

-NHƠN HÔN, LINH HÔN: Thú cầm có hiểu biết nhưng chưa có sự suy nghĩ 
và trí thông minh, nó phải tiễn hóa lên phẩm Người thì Đức Chí Tôn mới ban 
thêm cho một điểm Nguyên hồn nữa gọi là Linh hồn, để con người có tánh 
linh hơn vạn vật, có trí thông minh sáng suốt đề phân biệt các lẽ phải trái, nên 
hư và nhứt là nhờ điểm Linh hồn nầy mà con người có thể tu luyện để đắc 
thành Tiên, Phật. 

Con người thật sự có ba thể: 

- Thể thứ nhứt là xác thân do cha mẹ sanh ra. Thê thứ nhứt là xác thân, có 
ngũ-quan, biết cảm-giác xúc động, do nơi khí bằm của cha mẹ mà biến tướng 
ra. Nó cũng như con vật. 

- Thể thứ nhì gọi là Đệ-Nhị xác thân của Đức Phật-Mẫu ban cho. Đệ-Nhị xác 
thân, tức nhiên là Chơn-Thần của con người. Người ta gọi là cái vía hay là 
hào-quang đó. Nó đo theo cái thể thứ nhứt mà biến hình. 

(CHƠN THẢN=VÍA=HÀO QUANG=LỤC DỤC THÁT TÌNH) 
-Còn thể thứ ba là Linh-hồn, do Đức Chí-Tôn ban cho, tức nhiên là một điểm 
linh-quang của Chí-Tôn chiết xuống, để cho con người biết hiểu, và khôn 
ngoan hơn loài vật. Vậy thể thứ ba như người cầm cương con vật, còn gọi là 
Đệ tam xác thân. 

Trong ba thê ấy phải hiệp lại mới thành con người, nhưng bản-chất nó khác 
nhau. 
-—-0Oo--- 


Kagyu — one of the four lineages of Tibetan Buddhism. His Holiness the 
17“ Karmapa Lama, recently exiled in India... 


761 


Kagyupa — phái Ca nhĩ cư - Khởi thủy vào thế kỷ thứ 12 Gampopa tổng hợp 
và sáng lập trường phái tên Dagpo-Kayu, thế hệ sau đó chia trường phái này 
thành bốn trường phái: Kamtshang hay Karma Kagyu, Tsalpa Kagyu, Baram 
Kagyu và Phagmo Drupa Kagyu. Phái Phagmo Drupa Kagyu lập phân thành 
8 hệ phái nữa, trong số này ngày nay chỉ còn trường phái Drugpa Kagyu và 
Drikung Kagyu mà thôi. Giáo phái Kagyupa trong Phạn kinh, từ "Kagyu”" có 
nghĩa là: giáo lý được truyền thụ bằng mật ngữ từ vị Kim Cang Sư. 


Kalachakra — wheel of time = tantric system which includes 1nstrucftions on 
medicine, astronomy, time, yoga and physIol- 
OØY, encompassing the entire universe and the 
path to enlightenment... 


Pháp thời luân Kim Cang hay Thời luân đát-đặc-la (skt. Kalachakra; kala là 
"thời gian", chakra là "bánh xe"), là một pháp tu thuộc về bộ Tôi Thượng Du 
Dà của Mật Tông Tây Tạng. 


Kaleidoscope - cảnh nhiêu màu sắc biên ảo 
Kamasava - dục lậu 


Thất tình lục dục là những bẩm thụ thiên nhiên, hằng đưa con người đến sa 
đọa điêu linh. Bồ-tát luôn luôn thu thúc, đè nén, không để cho các tật ấy chi 
phối nên trong thời gian xuất gia tìm đạo, những bâm thụ cô hữu bên trong, 
tựa hỗ như đã bị diệt tận gốc rễ; chẳng đè trong giai đoạn chủ yếu nảy, bao 
nhiêu thị dục và khuynh hướng vê thế gian, bấy lâu đã ấn khuất im bặt trong 
tiềm thức, thình lình lập lòe phản ứng, gây ra một bức tường chướng ngại kiên 
có. Vì thế Bồ-tát phải quyết liệt chiến đấu với Dực-Lậu Phiên-Não này 
(Kamasava). 


Kapilavatthu — the capital of Sakka where Gotama was born and raised. The 
(Ca-Tì-La-Vệ) territory was so remote that Aryan culture had never taken 
root there and they had no caste (giai cấp Ấn Ðộ) system... 


Gautama Buddha, a prince who left his luxury 1n search of solutIons that can 
cure diseases, sufferings and death. A prince who could have enJoyed his royal 
dynasty, but he chose the path full of thrown, pain and darkness. At the age of 
34, he attained the supreme enlightenment at Bodh Gaya. When the prince 
Siddhartha Gautama left his kingdom Shakya for discovering solutons to 
make the life free from sufferings, he was Just 29 years old. 


762 


At Kapilavastu, the Lord Gautama Buddha was grown up and led a family life 
with his wife and son Rahula ti he left for Nirvana. The Ashoka Pillar 
situated at Kapilavatthu marks the latter references about the place. This place 
1s locafed In the Himalayan ranges of Nepal. Kapilavatthu 1s the district and 
comes under LumbinmI Zone, Nepal. 


Kinh đô Ca-Tỳ-La-Vệ nằm trên bờ sông Robini, Đông Bắc Ẩn-Độ, dưới chân 
Hy-Mã-Lập-Sơn cách thành Benares 150 cây sô. 


Kinh thành Ca-Tỳ-La-Vệ tuy không phải là một vương quốc lớn nhưng cũng 
vô cùng trù phú. Tương truyền rằng khi xưa Ca-Tỳ-La-Vệ là một khu rừng 
hoang, khi đó một vị thánh giả Kapil Gautama (tạm dịch: Ca Tỳ Cô Đảm) đã 
khuyên thái tử Ikshwaku đến đó đề lập nghiệp. Thái tử được mọi người biết 
qua tên Shakya đã nghiễm nhiên trở thành Shakya Gautama và đặt tên cho 
vương quốc của mình là Kapilavatthu (Ca-Tỳ-La-Vệ). Thái tử Sĩ Đạt Ta đã 
xuất thân chính từ dòng dõi này. 


Karma — meaning “deed” in Sankrit, karma refers to the law of cause and 
effect; of actions having consequences for oneself and others. 


Karma — karmic law that keeps the universe 1n balance, øoverning every 
person, animal, øgroup, c1ty, nation, and planet... 


Karma (Sanskrit) — to do, to make, defined as “deed or acf” or volition (ý 
muốn), karma is always followed by its fruit vikapa or phalam (result of past 
deeds). The principle of action and 1(s effect. Karma 1s the balancer of life — 
harmonIzer. 


-From the perspective of conscIousness, death and rebirth are one contIinuum, 
like a river. Karma 1s like a wave that arises 1n one moment, disappears, then 
arises again downsftream. Each wave takes a different form but all waves are 
made of the same water. 


-Karma 1s drawn to the realm with which 1t resonates most, the place where 
1fˆs most likely to bear fruit. That”s why 1f”s so Important to pur1fy your mind 
1n this lifetime and take meriforious action to counter karma you ve already 
accumulated. The state of your mind at death affects your next rebirth. 


-Pay close attention to the quality of your thoughts, speech, and actlons — 
above all, your Intentlons. Think about whether your actions might cause 


763 


harm. Karma 1s created first in the mind. Negative karma arIses from greed, 
anger, and Ignorance — and theIr cousins, such as envy and pride. Action 
roofted 1n qualities like øenerosity and compassilon produces posifIve karma, 
making life happler and more peaceful for all concerned. 


-A successful person may be reaping the rewards of past generosIty or delight 
1n other”s good fortune. Someone who”s poor 1n this lifetime may have been 
miserly 1n a prevIous lifetime. 


-Too many facfors ø1ve rise to karma to draw definitive concluslons. Rather 
than trying to determine 1Ÿ your current ciIrcumsfances are a result of past 
karma working 1(self out, why not focus on creating a better life going 
forward? 


-Buddhas and some arahaís -awakened beings — aren't reborn. After 
parimirvana - final nirvana — beings no longer Incarnate. They disappear. 


Nature Of Karma 


Karma Is the law of moral causation. The theory of Karma 1s a fundamental 
doctrinne in Buddhism. Thịs belief was prevalent In India before the advent of 
the Buddha. Nevertheless, it was the Buddha who explained and formulated 
this doctrine 1n the complete form 1n which we have It today. 


What 1s the cause of the inequality that exIsts among mankind? 

'Why should one person be brought up In the lap of luxury, endowed with 
fine mental, moral and physical qualities, and another 1n absolute poverty, 
steeped In misery? 


'Why should one person be a mental prodigy, and another an 1diot? 
Why should one person be born with saintly characteristics and another with 


criminal tendencIes? 


Why should some be linguIstic, artistic, mathematically 1nclined, or musical 
from the very cradle? 


Why should others be congemtally blind, deaf, or deformed? 
Why should some be blessed, and others cursed from their births? 


764 


Either this Inequality of mankind has a cause, or 1t 1s purely accidental. No 
sensIble person would think of attributing this unevenness, this Inequality, and 
this diversity to blind chance or pure accident. 


In this world nothing happens to a person that he does not for some reason or 
other deserve. Usually, men of ordinary Intellect cannot comprehend the 
actual reason or reasons. The definite 1nvisible cause or causes of the visible 
effect 1s not necessarily confined to the present life, they may be traced to a 
proxImate or remote past birth. 


According to Buddhism, this Inequality 1s duc not only to heredity, 
envIronmert, "nature and nurture”, but also to Karma. In other words, 1t 1s the 
result of our own pasf actions and our own present doIngs. We ourselves are 
responsIble for our own happIness and misery. We create our own Heaven. 
We create our own Hell. We are the architects of our own fate. 


Perplexed by the seemingly Inexplicable, apparent disparity that exIsted 
among humamty, a young truth-seeker approached the Buddha and 
questioned him regarding this Intricate problem of inequalIty: 


"What 1s the cause, what 1s the reason, O Lord,” questioned he, "that we find 
amonsst mankind the short-lived and long-lived, the healthy and the diseased, 
the ugly and beautiful, those lacking 1nfluence and the powerful, the poor and 
the rich, the low-born and the high-born, and the Ignorant and the wise?" 


The Buddha's reply was: 


"AlII living beings have actions (Karma) as theIr own, their inheritance, the1r 
congemifal cause, theIr kinsman, theIr refuge. It 1s Karma that differentiates 
beings Into low and hiph states. " 


He then explained the cause of such differences 1n accordance with the law of 
cause and effect. 


Certainly we are born with hereditary characterIstics. At the same time we 
pOSSess certain Innate abilities that sclence cannot adequately account for. To 
Our parents we are indebted for the gross sperm and ovum that form the 
nucleus of this so-called beIng. They remain dormant within each parent until 
this potential zerminal compound 1s vitalised by the karmic energy needed for 


765 


the production of the foetus. Karma 1s therefore the 1ndispensable conceptive 
cause of this beIng. 


The accumulated karmic tendencIes, inherited In the course of prevIous lives, 
at times play a far greater role than the hereditary parental cells and øgenes In 
the formation of both physical and mental character1stIcs. 


The Buddha, for Instance, inherited, like every other person, the reproductIve 
cells and genes from his parenfs. But physically, morally and Intellectually 
there was none comparable to him In his long line of Royal ancestors. In the 
Buddha”s own words, he belonged not to the Royal lineage, but to that of the 
Aryan Buddhas. He was certainly a superman, an extraordinary creation of hIs 
own Karma. 


According to the Lakkhana Sutta of Digha Nikaya, the Buddha Inherited 
exceptional features, such as the 32 maJor marks, as the result of his past 
meritorious deeds. The ethical reason for acquiring each physical feature 1s 
clearly explained In the Sutta. 


It 1s obvIous from this unique case that karmic tendencles could not only 
infuence our physical organism, but also nullfy the potentiality of the 
parenfal cells and genes — hence the significance of the Buddha”s enigmatic 
statement, - "We are the heIrs 0ƒ our OWH qCHOHS.` 


Dealing with this problem of varlation, the Atthasalini, being a commenftary 
on the Abhidharma, states: 

"Depending on this difference In Karma appears the differences In the birth of 
beings, high and low, base and exalted, happy and miserable. Depending on 
the difference 1n Karma appears the difference In the Individual features of 
beings as beautiful and ugly, high-born or low born, well-built or deformed. 
Depending on the difference 1n Karma appears the difference in worldly 
conditions of beings, such as gain and loss, and disgrace, blame and praIse, 
happIness and mIsery." 


Thus, from a Buddhist point of view, our present mental, moral Intellectual 
and temperamenrfal differences are, for the most part, due to our own acfIons 
and tendencIes, both past and present. 


Although Buddhism attributes this variatlon to Karma, as being the chief 
cause among a varlety, 1t does not, however, assert that everything 1s due to 


766 


Karma. The law of Karma, Important as If 1s, 1s only one of the twenty-four 
conditions described 1n Buddhist Philosophy. 


Refutng the erroneous view that "whatsoever fortune or misfortune 
experienced 1s all due to some previous action”, the Buddha said: 


"So, then, according to this view, owing fo prevIous action men wIll become 
murderers, thieves, unchaste, liars, slanderers, covetous, maliclous and 
perverts. Thus, for those who fall back on the former deeds as the essential 
reason, there 1s neither the desire to do, nor effort to do, nor necessity to do 
this deed, or abstaIin from this deed.” 


l( was this Important text, which states the bellef that all physical 
cIrcumstances and mental attitudes spring solely from past Karma that 
Buddha contradicted. If the present life 1s totally conditioned or wholly 
controlled by our past actions, then certainly Karma 1s tantamount to fatalism 
or determinism or predestination. If this were true, free will would be an 
absurdity. Life would be purely mechanmistic, not much different from a 
machine. Being created by an Almighty God who confrols our destinies and 
predetermines our future, or being produced by an 1rresistible Karma that 
completely determines our fate and controls our life”s course, independent of 
any Íree action on our part, 1s essentially the same. The only difference lies in 
the two words God and Karma. One could easily be substituted for the other, 
because the ultimate operation of both forces would be 1dentical. 


Such a fatalistic doctrine 1s not the Buddhist law of Karma. 


According to Buddhism, there are five orders or processes (niyama) which 
operafe 1n the physical and mental realms. 


They are: 


1.U£u+ Niydmad - physical 1InorganIc order, e.ø. seasonal phenomena of wInds 
and raIns. The unerring order of seasons, characterIstic seasonal changes and 
evenf(s, causes of winds and rains, nature of heat, etc., all belong to this øroup. 


2.BỤa Niydma - order of germs and seeds (physical organic order), e.ø. rIce 
produced from rice-seed, sugary taste from sugar-cane or honey, pecullar 
characterIstIcs of certain fruits, e(c. The sclentific theory of cells and genes 
and the physIcal similarity of twins may be ascribed to this order. 


767 


3.Kamna Niydma - order of act and result, e.ø., desirable and undesirable acfs 
produce corresponding øood and bad results. As surely as water seeks 1s own 
level so does Karma, given opportunmty, produce 1(s 1nevitable result, not in 
the form of a reward or punishment but as an 1nnate sequence. This sequence 
of deed and effect 1s as natural and necessary as the way of the sun and the 
moon. 


4.Dhamưmna Niydma - order oŸ the norm, e.ø., the natural phenomena 
OCcurring at the advent ofa BodhiIsattva In his last birth. Gravitation and other 
similar laws of nature. The natural reason for being øood and so forth, may be 
included In this øroup. 


5.Ciúu Niydma - order or mìnd or psychic law, e.g., prOCesses Of 
COnScIousness, arising and perishing of consclousness, constiuents of 
COnScIousness, power of mind, etc., including telepathy, telaesthesla, retro- 
cognition, premonition, clairvoyance, clalraudience, thought-reading and 
such other psychic phenomena which are Inexplicable to modern sclence. 


Every mental or physical phenomenon could be explained by these all- 
embracIng five orders or processes which are laws In themselves. Karma as 
such 1s only one of these five orders. Like all other natural laws they demand 
no law Ø1ver. 


Of these five, the physIcal Inorganic order and the order of the norm are more 
or less mechanistic, thouph they can be controlled to some extent by human 
ingenuity and the power of mind. For example, fire normally burns, and 
extreme cold freezes, but man has walked scatheless over fire and meditated 
naked on Himalayan snows; horticulturIsts have worked marvels with flowers 
and frults; Yogls have performed levitalon. Psychic law 1s equally 
mechamistic, but Buddhist training aims at control of mind, which 1s possIible 
by righ( understanding and skilful volilon. Karma law operafes quite 
automatically and, when the Karma 1s powerful, man cannot 1nterfere with 1s 
inexorable result thouph he may desire to do so; but here also right 
understanding and skilful volition can accomplish much and mould the future. 
Good Karma, persisted In, can thwart the reaping of bad Karma, or as some 
Western scholars prefer to say “action influence”, 1s certainly an 1ntricate law 
whose working 1s fully comprehended only by a Buddha. The Buddhist aims 
at the final destruction of all Karma. 


What is Karma? 


768 


The Pali term Karma literally means actlon or doing. Any kind of intentIonal 
action whether mental, verbal, or physical, 1s regarded as Karma. It covers all 
that 1s 1ncluded 1n the phrase "thought, word and deed”. Generally speaking, 
all good and bad action constitutes Karma. In 1ts ultimate sense Karma means 
all moral and Iimmoral volition. Involuntary, unintentional or unconscIous 
actions, though technically deeds, do not constitute Karma, because volition, 
the most Important factor in determining Karma, 1s absent. 

The Buddha says: 


"I declare, O Bhikkhus, that volition 1s Karma. Having willed one acts by 
body, speech, and thought." (Anguttara NÑikaya) 


Every volitlonal action of individuals, save those of Buddhas and Arahants, 
I1s called Karma. The exception made In thelr case 1s because they are 
delivered from both good and evil; they have eradicated Ignorance and 
craving, the roots of Karma. 


"Destroyed are theIr germinal seeds (Khina bịja); selfish desires no longer 
Øørow," sfates the Ratana Sutfa of Sutta nipata. 


This does not mean that the Buddha and Arahantas are passive. They are 
tirelessly active In working for the real well being and happIness of all. TheIr 
deeds ordinarily accepted as good or moral, lack creative power as regards 
themselves. Understanding things as they truly are, they have finally shattered 
their cosmic fetters — the chaIn of cause and effect. 


Karma does not necessarily mean past actions. lt embraces both past and 
present deeds. Hence In one sense, we are the result of what we were; we wIll 
be the result of what we are. In another sense, 1t should be added, we are not 
tofally the result of what we were; we wIll not absolutely be the result of what 
we are. The present 1s no doubt the offspring of the past and 1s the present of 
the future, but the present 1s not always a true Index of eIther the past or the 
future; so complex 1s the working of Karma. 


It 1s this doctrine of Karma that the mother teaches her child when she says 
"Be good and you wIll be happy and we wIll love you; but 1ƒ you are bad, you 
wIll be unhappy and we wIÏl not love you." In short, Karma 1s the law of cause 
and effect In the ethical realm. 


What ïs the cause of Karma? 


769 


lgnorance (aviJJa), or not knowing things as they truly are, 1s the chief cause 
of Karma. Dependent on I1gnorance arIse acfIvitles (av1jJja paccaya samkhara) 
states the Buddha In the Paticca Samuppada (*Dependemt Origination). 
Associated with 1gnorance 1s the ally craving (tanha), the other root of Karma. 
Evil actions are conditioned by these two causes. All good deeds of a 
worldling (putthuJana), though assocIated with the three wholesome roofs Of 
generosty (alobha), goodwill (adosa) and knowledge (amoha), are 
nevertheless regarded as Karma because the two roots of Ignorance and 
craving are dormant in him. The moral types of Supramundane Path 
ConscIousness (magøa cifta) are not regarded as Karma because they tend to 
eradicate the two root causes. 
(The Theory Of Karma by Ven. Mahasi Sayadaw) 


*  “kverythmg ¡1s Interconnected  Everythmg dflfects ceverythmg else. 
kverythimg that is, 1s because other things are. This 1s the teaching oƒ 


1” 


Dependent Origination ”. 
The Karma of Poverty - The Reincarnation 0ƒ George 


George was born In New York City In the early part of the twentieth century. 
He was an only child, and both his parents love him. Unfortunately, they were 
struggling financially and living In poverty. George”s father owned a small 
candy store by the harbor, but 1t was not dong well. They had barely enough 
to eat and to take care of basic needs. George was a good soul but felt his 
plight keenly. He was very frustrated and even as a child was ambifIous to do 
better for himself. 


HiIs parents saw that he had an aplitute for sclence. They saved what little 
money they could and put him through school, which he excelled at. ÀAs he 
ørew, he met a benefactor who saw hIs talent and the dIfficult situation he was 
in and offered to put him through medical school. George worked very hard 
and once again excelled. 


HiIs parents were very proud of what George was doing, but, unfortunately, 
while he was In school his father passed away, and hIs mother strugsled even 
harder to keep the candy store open on her own. He comtemplated leaving 
medical school to help her, but decided that the best course of action was to 
continue his studied; once he finished, he would be In a better position to help 
his mother. Yet once agaIn tragedy struck. As he was finishing hs studies, hIs 
mother contracted influenza and died. So 1t was that as he graduated and began 


770 


his life as a doctor, his parents were not there to see his success. Yet he took 
solace 1n the fact that they knew he was goIng to be success. Even though 
there was nothing he could do, he regretted that he wasn't able to help them 
somehow. 


George became a successful neurologist. He met a good woman and modest 
background who understood the kind of life he came from. They married and 
had two children together. He built a successful practice in New York City 
and became wealthy. He enJoyed the life he made for himself, but in the back 
of his mind he was still haunted by some of his childhood experlences as well 
as the thought of his parents, who were not able to enJoy the betfer times with 
him. 


In this Incarnation, George did a beautiful Job of working through his money 
karma and succeeded In making a better lie for himself. He ended up 
overcoming adversity and fulfilling his life”s purpose. Yet the question to ask 
1S: What was the karma that caused him to be born 1nto deprIvation 1n the fIrst 
place? 


While money was the single øreatest challenge of hIs life, in other ways he 
had good karma. He had good karma with hIs parents, øood career karma, and 
øood romantic karma. Had he failed to work through his money karma, these 
other dynamics might never have had the chance to express themselves. ThIs 
tell us several things: You need to face the challenges at hand. Whatever 
dreams you have, no matter how close or far they may seem, by successfully 
facing what 1s rIght 1n front of you, you set up the conditions for other aspects 
of your life to fall into place. Another thĩng this shown us 1s that God always 
ø1ves you the strengths you need to meet and master your karma. 


To find the cause of George”s money karma, we need to open the Book of 
Life to his preceding 1ncarnation 1n Germany. This 1s now the early 1800s In 
Frankfurt. George (we”ll maintain the same name for clarity) was once agaIn 
male, but this time born Into a family of wealth. There was a similar pattern 
1n that his parents were agaIn store owners, but this time the business was a 
thriving hardware stOre. 


He was again an only child and had a very good relationship with his parents. 
He was a Jovial, nice looking-man, and slightly spoiled by his parents. As he 
ørew up, he was expected to take over the business, but he was not 1nterested 
in doïng so. He traveled for sometime, and eventually decided he wanted to 


771 


become a professor of mathematics. His parents agreed and he became 
successful as a professor, and he liked what he was doIng. He had a love affair 
that went sour when the woman left him at the altar. He became so 
disappointed that, bitter on the subJect of love, he thought he would never 


TATTY. 


DespIte some bumps on the road, lie was movIng 1n the right directlon for 
him. It was at this point, however, that he took hIs own money and I1nvested 
1n bonds, which failed. For this, even with his professorshiIp, he fell Into severe 
financial diffIculties. His parenfs passed on and left him theIr money, but once 
again he was reckless. It wasn”t long before most of his inheritance was gone. 


During these financial troubles, which he had brought on himself, he met 
another woman and married her. Marrlage was a bright light In his life that 
could have help him through his challenging times. Unfortunately, he wasn”t 
kind to her. Instead of working with her, he was verbally abusive and took out 
his frustrations on her. It was not long before she left him. Once again he did 
not show good business sense and took what little money he had from his 
professor”s salary and lost 1t on another 1ll-conceived 1nvestment. He finished 
his Incarnation broke, as a direct result of his own actIons. 


Here hIs lesson was In learning how to handle money. He was trying to find a 
quick way to make money and was too cavalier in dealing with financial 
matfers regardless of consequences. As time went on, he continued to 1nvest 
with money he did not have, which was where the money karma was 
øenerated. Ôn occasion, many of us take calculated financial risks for what 
we feel 1s Important, and sometimes these risks don”t work out; but in 
George”s case, he took hIs financIal rIsks too far. He dịd not properly evaluate 
the potential repercussions of taking such risks. 


To his credit, George was not a bad person and his underlying motIve was not 
malicious. His lesson of life was not øreed or avarice. He was not stingy with 
his money. Had that been the case, his karma would have been far worse. Hs 
mistake was the mishandling of money and not recogn1zing 1ts value. This set 
up the condition for his next life, where he would have to financially struggle 
to build the life of his dreams, to learn the true value of money. In a future 
life, he w1ll also have to resolve the karmIic situation he created with his w1Ife 
as a result of his mishandling of finances. This shows that 1ƒ we are not careful, 
karma In one area of life can extend Into another area of our life...(Karma and 
Reincarnation by Barbara Y. Martin & Dimitri MoraItIs) 


ấy: 


Quesfions on the Theory of Karma 


Question: Do the Karmas of parents determine or affect the Karmas of theIr 
children? 


Answer: Physically, the Karma of children 1s generally determined by the 
Karma of theIr parents. Thus, healthy parents usually have healthy offspring, 
and unhealthy parents have unhealthy children. On the effect or how the 
Karma of thetr children 1s determined: the child”s Karma 1s a thíng apart of 
1{self — 1t forms the child”s Individuality, the sum-total of 1(s merits and 
demerits accumulated 1n Iinnumerable past existences. For example, the 
Karma of the Buddha-to-be, Prince Siddhartha was certainly not Influenced 
by the Joint Karma of his parents, King Suddhodana and Queen Maya. The 
ølorlous and powerful Karma of our Buddha-to-be transcended the Karma of 
his parents which JoIntly were more potent than his own. 


Question: If the Karma of parents do not influence those of their children, how 
would the fact be explained that parents who suffer from certain virulent 
diseases are apt to transmit these evIls to theIr offsprings? 


Answer: Where a child Inherit such a disease 1t 1s due to the force of the 
parents” characteristics because of the force of the latter's Utu (conditlons 
favourable to germination). Take, for example, two seeds from a sapling; plant 
one In 1nferior, dry soil; and the other 1n rich, moIst soIl. The result 1s that the 
first seed wIll sprout Into a sickly sapling and soon show symptoms of disease 
and decay; while the other seed wIll thrive and flourish and grow up to be a 
tall and healthy tree. 

It wIll be observed that the patr of seeds taken from the same stock ørows up 
differently according to the soIl into which they are put. A child”s past Karma 
may be compared to the seed: the physical disposition of the mother to the 
soil; and that of the father to the moIsture, which fertilised the soil. Roughly 
speaking, to 1llustrate our subJect, we wIÏll say that, representing the sapling”s 
øermination, ørowth, and exIstence as a unit, the seed 1s responsIble for one- 
tenth of them, the soIl for six-tenths, and the moIsture for the remainder, three- 
tenths. Thus, although the power of germination exists potentially 1n the seed 
(the child), 1ts zrowth 1s powerfully determined and quickened by the soil (the 
mother) and the moisture (the father). 


Jj. 


Therefore, even as the conditions of the soil and moIsture must be taken as 
largely responsible factors In the growth and condition of the tree. So must 
the influences of the parents (or progemifors, as 1n the case of the animail 
world) be taken Into account 1n respect to the conception and øgrowth of their 
offspring. 


The parents" share In the Karma determining the physical factors of theIr 
1ssue 1S as follows: If they are human beinøs, then their offspring wIll be a 
human being. If they are cattle then therr 1ssue must be of theIr specIes. If the 
human being 1s Vietnamese, then theIr offspring must be of their race. Thus, 
the offspring are 1nvarIably of the same genera and specles, efc., as those of 
the progenitors. It w1ll be seen from the above that, although a childˆs Karma 
1S Very pOWerful In 1tself, 1ƒ cannot remain wholly uninfluenced by those of 1t 
parents. Ít 1s apt to Inherit the physical characteristic Of 1ts parents. Yet, It may 
occur that the childˆs Karma, being superlatively powerful, the inuence of 
the parent”s Joint Karma cannot overshadow 1t. Of course, 1t need hardly be 
pointed out that the evil influences of parents can also be counteracted by the 
application of medical sclence. 


Nghiệp Quả Giữa Cha Mẹ Và Con Cái - Dịch Giả: Nguyễn Hữu Kiệt 


Trong nhiều thế ký, gia đình là một tổ chức riêng biệt mà người gia trưởng là 
người cha, hay người mẹ, theo phong tục ở một vài xứ. Những tô chức gia 
đình ấy vẫn luôn luôn tồn tại ở khắp nơi. Theo một quan niệm duy vật, người 
ta coi những trẻ con như là một sở hữu của cha mẹ của chúng: Chúng sinh ra 
do bởi sự mang nặng đẻ đau và hy sinh của người mẹ; chúng được nuôi dưỡng 
do bởi sự làm lụng khó khăn vất vả của cha mẹ. Nói về phương diện vật chất, 
những người làm cha mẹ có một thể chất khỏe mạnh hơn, già dặn hơn thông 
minh hơn những đứa con; vì lẽ đó, họ có quyên ngự trị trong gia đình. 


Nhưng nói về phương diện tâm linh, thì không hề có vấn đề cha mẹ là tuyệt 
đối cao cả hơn con cái. Tất cả sinh linh trong Trời Đất đều là những đơn vị 
bình đẳng của toàn thể một cơ cấu rộng lớn. Trên bình diện tâm linh, cha mẹ 
không có sở hữu con cái, thậm chí cũng không phải là những người sáng tạo 
ra con cái. Họ chỉ là những phương tiện cho những linh hồn của những đứa 
con mượn chỗ đầu thai ở cõi thế gian. Một sự vận hành mâu nhiệm trong cơ 
thể họ khiến cho họ giao hợp với nhau trong một lúc và làm vận chuyên một 
cơ cấu cũng không kém mâu nhiệm, mà kết quả là sự cấu tạo và sinh sản ra 
một thê xác hài nhi. Cái thể xác đó trở nên chỗ nương ngụ của một linh hồn 
khác cũng tiễn hóa như chúng ta. Linh hồn ấy nhất thời bị yếu kém và không 


774 


biết nói, trách niệm và bốn phận của chúng ta trong sự nuôi dưỡng cho nó lớn 
lên, đều là những kinh nghiệm rất quý báu cho ta. Đó là những kinh nghiệm 
giúp ta khai mở đức hy sinh và bác ái, với một tắm lòng thương cảm và trìu 
mến sâu xa thâm trầm. 


Những sự việc tốt lành kể trên chỉ xảy ra khi người làm cha mẹ không có lòng 
chiêm hữu và áp chê con cái dưới một hình thức nào đó. Trong quyên "The 
Prophet", ông Khalil Gibran việt như sau: 


"Con cái của anh sinh ra, không phải là của anh. 

Chúng nó chỉ là con cái của "Sự sống bất diệt trường tôn" 

Chúng nó do bởi anh sinh ra, chớ không phải là của anh. 

Và tuy chúng sống chung với anh trong một nhà, 

nhưng chúng không thuộc quyền sở hữu của anh. 

Anh chỉ là những cái cung nhờ đó những đứa con anh lây đà vùng vẫy, 
chăng khác nào như mũi tên băn ra tận bốn phương trời. 

Người Cung Thủ kéo sợi dây cung là nhằm mục đích hòa vui, và trong khi 
Người yêu cái mũi tên bay, Người cũng yêu cái cung còn ở lại." 


Đối với con cái, những bậc phụ huynh không nên có một thái độ áp chế của 
kẻ bê trên, hoặc một thái độ ganh ghét ruông bỏ. Một thái độ bình thản ôn hòa 
là thái độ thích nghi nhất của cha mẹ đối với con cái mà họ có bốn phận nuôi 
dưỡng chăm nom. Họ chỉ có được thái độ â ẫy khi nào họ hiểu biết điều chân lý 
căn bản nảy, là tất cả chúng sinh, tất cả mọi sinh linh đều bình đắng với nhau. 
Nói theo danh từ thường dùng trong những cuộc soi kiếp của ông Cayce, 
những người làm cha mẹ là những con "Kinh vận hà" để cho nguồn sinh hoạt 
đi xuyên qua, và nhờ đó những linh hồn có phương tiện để đầu thai ở cõi trần. 
Bởi vậy những cặp nam nữ sắp sửa thành hôn được khuyên nhủ và dặn dò về 
tánh cách thiêng liêng của sự giao hợp giữa vợ chồng. Quan điểm này đúng 
với quan điểm triết học Ân Độ cho răng vấn đề tình dục và sinh lý giữa nam 
nữ có một ý nghĩa thiêng liêng và cao quý. Nhưng bất hạnh thay, khoa Thần 
học cổ truyền của đạo Gia Tô lại coi mọi vẫn đề liên quan đến sự sinh dục như 


J Tộ 


là dấu vết của tội lỗi. Do một sự hiểu lầm đáng tiếc về biểu tượng diễn tả trong 
Chương La Genèse của bộ Thánh Kinh, toàn thể nhân loại bị coi như là kết 
quả của "Tội lỗi nguyên thủy” gây ra bởi ông Adam và bà Eve. Tuy răng lễ 
hôn phối hợp pháp hóa sự giao hợp giữa VỢ chồng, người ta vẫn nghĩ răng con 
cái được sinh sản ra trong vòng tội lỗi. Đó là những quan niệm sai lầm về vấn 
đề sinh lý tự nhiên của cơ thể con người theo như ý muốn của Thượng Đế. 
Quan niệm sai lầm ấy có những hậu quả tâm lý rất tai hại, gây nên những sự 
dồn ép sinh lý, ý niệm tội lỗi và những xung đột tâm lý thuộc về loại trầm 
trọng và tê liệt nhút. 


Tuy nhiên, giải pháp đối tượng của vẫn đề này không phải là tự do luyến ái, 

hay tự do thỏa mãn dục tình. Giải pháp thích nghi là sự thông hiểu một cách 
tường tận răng cơ năng sinh sản sáng tạo của con người là một quyền năng 
thiêng liêng. Một cuộc soi kiếp nói: "Ái tình và sự giao hợp với một thể xác 
tinh khiết là cái kinh nghiệm thiêng liêng cao quý nhất một linh hồn có thể 
thâu thập trong một kiếp sông ở cõi trần." Quan điểm này được nhắn mạnh 
trong nhiều cuộc soi kiếp, và người ta nhận thấy nó trong những trường hợp 
mà một người phụ nữ muốn biết xem nàng có thể nào có con được không? 
Trong những trường hợp đó đương sự thường yêu cầu một cuộc khán bịnh 
rằng Thần Nhãn để xem nàng có thể tự chuẩn bị bằng cách nào đề thụ thai và 
sinh sản. Trong những cuộc khán bịnh đó, những phép điều trị về cơ thể nêu 
ra rất nhiều, nhưng không có gì khác thường. Có khác chăng là sự soi xét bằng 
Thần Nhãn giúp cho ông Cayce biết rõ nhu cầu của mỗi cơ thê riêng biệt của 
mỗi người tùy theo trường hợp. Tuy nhiên, những cuộc soi kiếp cũng nhấn 
mạnh về tánh cách quan trọng của sự chuẩn bị tư tưởng và tâm linh, vì thái độ 
tinh thần của người mẹ sẽ hấp dẫn những linh hồn cùng có một tâm trạng 
tương tự, theo luật "Đồng thinh tương ứng; đồng khí tương câu." 


Cuộc soi kiếp nói: Linh hôn này hãy nên biệt răng sự chuân bị tư tưởng và 
tâm linh là một việc có tính cách sáng tạo, cũng cân thiệt như sự chuân bị về 
thê chât, có lẽ còn cân thiệt hơn. 


Đối với một người đàn bà ba mươi sáu tuổi hỏi ông rằng bà ấy còn hy vọng 
có con hay không, cuộc soi kiếp nói: "Bà hãy tự luyện mình thành một khí cụ 
tốt lành hơn về mọi mặt thê chất, trí não, và tâm linh. Người đời thường có 
thói quen chỉ xem sự thụ thai như một việc làm thuộc về thể chất mà thôi." 


Một cuộc soi kiếp khác nói: "Do sự giao hợp, con người có dịp tạo nên một 
đường vận hà đê cho đâng Tạo Hóa có thê hành động xuyên qua nàng băng 
quyên năng Sáng Tạo của Ngài. Vậy đương sự hãy cân thận coi chừng thái độ 


776 


của mình và của người bạn trăm năm của mình khi các người tạo nên các cơ 
hội đó, vì linh hôn đâu thai vào làm con các người sẽ có một tánh tình tùy 
thuộc một phân nào ở thái độ của cha mẹ." 


Những cuộc soi kiếp cho biết rằng những mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái 
không phải do sự ngẫu nhiên tình cờ. Những sợi dây liên lạc thường đã có từ 
những kiếp trước giữa người con với người mẹ hay người cha. Trong những 
trường hợp rất hiếm mà sợi dây liên lạc đó không có, thì tình trạng gia đình 
tạo nên cái hoàn cảnh thích ứng với nhu cầu tâm lý của đứa trẻ. Những hồ sơ 
Cayce cho biết răng vài đứa trẻ có một sợi dây duyên nghiệp với người cha 
mà không có với người mẹ, hoặc ngược lại, có duyên nghiệp với người mẹ 
mà không có người cha. Trong những trường hợp đó, thường có một trạng 
thái dửng dưng giữa đứa con với người cha hay người mẹ mà nó mới quen 
biết lần đầu tiên trong kiếp này. Những trường hợp dưới đây chỉ cho ta thấy 
một cách đặc biệt nhiều mối liên hệ khác nhau giữa cha mẹ và con cái. 


Hai mẹ con người kia có một tình mẫu tử rất khắn khít: Họ đã là hai mẹ con 
trong kiếp trước. Hai cha con người kia cũng có một tình phụ tử nồng nàn: 
Trong một kiếp trước họ đã là hai anh em trong một gia đình. Một người mẹ 
không hạp với con gái của bà: Họ chưa từng có sự liên hệ gì với nhau ở trong 
kiếp trước. Giữa một người con gái kia với người mẹ của cô Ấy, chỉ có một sự 
dửng dưng lạnh nhạt; cuộc soi kiếp cho biết kiếp trước hai người là hai chị em 
ruột nhưng lại có một mối bất hòa trầm trọng: Hai người thường xung đột cãi 
vả lẫn nhau, và vẫn chưa hòa thuận trở lại. Hai cha con người kia kiếp trước 
là hai vợ chồng. Một người mẹ và con gái thường xung đột lẫn nhau: Trong 
kiếp trước, họ là hai bạn gái tranh dành nhau một người đàn ông và tranh dành 
địa vị. Trong hai mẹ con, người con trai hay lắn át người mẹ: Trong kiếp trước, 
họ là hai cha con, với sự liên hệ gia đình trái ngược lại. 


Những trường hợp đó chỉ rằng sự hập dẫn của con cái đến với cha mẹ là do 
bởi sự hành động của nhiều nguyên tắc. Những nguyên tắc đó đều ấn dấu đối 
VỚI Cặp mắt phàm của chúng ta. Những hồ sơ Cayce giúp cho ta có những tài 
liệu suy gầm, nhưng không có đây đủ chỉ tiết để cho ta có thê dịch ra thành 
một định luật nhất định. 


Theo luật hấp dẫn, những người đồng thanh khí và giống nhau về tâm tình 
tánh chất thường rút lại gần nhau. Nhưng đồng thời, vì những lý do nhân quả, 
những kẻ thù nghịch cạnh tranh nhau và tâm tính tánh chất đối chọi nhau 
thường cũng hay rút lại gần nhau. Một thí dụ điển hình là trường hợp một đứa 
trẻ được ông Cayce soi kiếp khi mới lên năm tuổi. Cuộc soi kiếp cho biết 


®ợi 


những đặc tính của đứa trẻ là thói ích kỷ, sự thờ ơ lãnh đạm và ngoan cô không 
chịu phục thiện khi y có lỗi. Y có những khả năng tiềm tảng của một nhà khảo 
cứu khoa học. Trong một kiếp trước, y là một nhà sưu tầm về tiềm lực của hơi 
nước như là một khí cụ sản xuất tinh lực. Ở một kiếp trước, y là một chuyên 
viên hóa học chế tạo các loại chất nổ; trong kiếp trước nữa y là một chuyên 
viên ngành cơ khí; và đi lùi về dĩ vãng một kiếp nữa; người ta thấy y là một 
kỹ sư điện khí ở châu Atlantide. Bốn kiếp dành cho sự hoạt động tích cực về 
ngành khoa học thực dụng đã làm cho đương sự hoạt động tích cực về ngành 
khoa học thực dụng, đã làm cho đương sự phát triển những khả năng đặc biệt, 
nhưng y lại quá thiên về giá trị của khoa học vật chất mà khinh rẻ giá trị của 
tình thương, đức tính mỹ lệ, và sự hợp nhất tâm linh của vạn vật. 


Bởi đó, y có một thái độ thản nhiên lạnh lùng đối với người chung quanh. 

Cuộc soi kiếp còn cho biết rằng đứa trẻ ấy sẽ thành công vẻ vang trong kiếp 
nảy nếu nó theo đuôi ngành kỹ thuật điện khí, hay cơ khí dùng sức mạnh của 
hơi nước, và gồm một công việc có dùng đến sự tính toán bằng phép đại số. 

Lời tiên tri đã tỏ ra hoàn toàn đúng. Đứa trẻ ấy bây giờ đã trở nên một viên kỹ 
sư điện khí và những điểm chính trong tánh tình của y đều giống y như cuộc 
soi kiếp đã tiết lộ, tuy rằng y đã có một sự thay đổi tánh tình nhờ ảnh hưỡng 
của hoàn cảnh gia đình trong kiếp hiện tại. 


Nếu nói rằng theo luật đồng khí tương cầu, những người giống nhau sẽ rút lại 
gần nhau, thì trong trường hợp này có lẽ đứa trẻ đã sinh ra trong một gia đình 
khoa học trí thức, mà người cha có lẽ là một kỹ sư và người mẹ là một giáo 
sư toán pháp ở một trường Đại Học chẳng hạn. Nhưng trái lại, y lại sinh ra 
trong một gia đình gồm những người nuôi lý tưởng vị tha, không có óc hoạt 
động thực tế. Người cha có óc tín ngưỡng tôn giáo và thích hoạt động xã hội; 
người mẹ tuy rằng xã giao hơi kém, nhưng có khuynh hướng hoạt động xã hội 
do ảnh hưởng của người cha. Người anh cả của đứa trẻ cũng là một người có 
lý tưởng vị tha, và sự hoạt động chính của y trong đời là giúp đỡ kẻ khác. 


Xét về bề ngoài, thì sự đầu thai của một đứa trẻ như thế trong gia đình kế trên 
không thể nói là do nhân quả gây nên. Tuy nhiên, dường như có một nguyên 
tắc sửa đôi, chân chỉnh những điều thiên lệch để đem lại sự thăng bằng trong 
tâm tính của một con người. Có thể rằng linh hồn đứa trẻ đã nhận thấy sự 
khuyết điểm của mình và đã chọn lựa đầu thai vào một gia đình có lý tưởng 
vị tha giúp đời, để cho y có cơ hội phát triển khía cạnh vị tha bác ái trong tâm 
tính của y. 


778 


Trong kiếp hiện tại, đứa trẻ luôn luôn có dịp tiếp xúc với những người mà 
mục đích chính trong đời là phụng sự kẻ khác. Óc thực tế của y thường ảnh 
hưởng đến những người khác trong gia đình một cách lành mạnh, trái lại, lý 
tưởng vị tha của họ hăng ngày đều nhắc nhở cho y biết rằng ngoài ra những 
giá trị thực tế và vật chất của cuộc đời, còn có những giá trị đạo đức tâm linh. 
Tuy răng kinh nghiệm đó không đem đến một sự thay đổi hoàn toàn trong cái 
giá trị căn bản của cuộc đời y là khoa học thực dụng, nhưng nó đã ảnh hưởng 
đến con người của y bằng cách làm cho y trở nên bớt ích kỷ khô khan và trở 
nên cởi mở hồn nhiên hơn về mặt giao tế ngoài xã hội. 


Như thế, việc chọn lựa hoàn cảnh để đầu thai dường như đã đạt được mục 
đích sửa đổi tâm tính và cuộc đời của y ít nhất là một phần nào. Những tải liệu 
hồ sơ Cayce chứng minh một cách đầy đủ rằng những linh hồn sắp sửa tái 
sinh trở lại cõi trần có ít nhiều tự do trong việc chọn lựa hoàn cảnh và gia đình 
nảo họ muốn đầu thai. Có vài bằng chứng chỉ rằng đối với những linh hồn 
kém tiến hóa, thì sự tự do chọn lựa ây có giới hạn, nhưng nói chung thì sự lựa 
chọn cha mẹ đề đầu thai dường như là một cái đặc quyên của mỗi linh hồn. 
Người ta không dễ hiểu lý do tại sao một linh hôn lại cố tình chịu đầu thai vào 
một nhà ô chuột tôi tăm trong ngõ hẻm, với những cha mẹ bần cùng khốn khó, 
một thể xác yếu đuối bệnh tật, và những hoàn cảnh bắt lợi khác. Xét qua bề 
ngoài thì dường như một sự chọn lựa như thế có vẻ vô lý; nhưng nếu xét kỹ 
người ta thấy răng điều ấy cũng có một lý do sâu xa: Có khi một linh hồn cố 
ý chọn lựa một hoàn cảnh xấu xa bất lợi để làm phương tiện lây đà, hầu có nỗ 
lực cố gắng vượt qua mọi chướng ngại và chiến thăng nghịch cảnh. 


Có một điều lạ là sự tự do chọn lựa ẫy dường như là có một ảnh hưởng đến 

tỷ lệ chết yêu của trẻ con. Nói chung thì khi sinh ra, một linh hồn có thể thoáng 
thấy một phần nào cái viễn ảnh cuộc đời tương lai của mình ở thế gian, khi y 
chọn lựa cha mẹ của y và hoàn cảnh đề đầu thai. Nhưng vì con người còn có 
quyền xử dụng ý chí, tự do nên luật Tự Nhiên khiến cho y không thể nào biết 
trước tất cả mọi việc xảy ra trong tương lai. Sau khi đã chọn lựa cha mẹ và 
sinh ra ở thế gian, một linh hồn có thể nhận thấy rằng những người làm cha 
mẹ của y không ứng đáp lại đúng như nguyện vọng của y. Bởi đó, cái mục 
đích của y nhắm khi đầu thai vào làm con trong gia đình ây đã hỏng, vì y đã 
gặp phải những hoàn cảnh khác hắn, nên linh hỗn bèn không muốn sống nữa 
và tự ý rút lui. 


Dưới đây là một trường hợp một thiếu phụ mà cuộc soi kiếp cho biết rằng 
trong một kiêp trước, nàng đã bị chêt yêu. Kiêp này nàng đâu thai trở lại một 
g1a đình nọ do bởi sự hâp dân của người mẹ, nhưng sau khi sinh ra nàng được 


779 


ít lâu thì người cha bắt đầu say sưa chè chén, trở nên thô lỗ cộc cằn và đánh 
đập vợ con. Thất vọng vì cảnh gia đình â ấy, linh hồn đứa trẻ bèn quyết định 
không sống. nữa và sau một cơn đau ô ốm vặt thuộc về bịnh trẻ con, nàng bèn 
từ giả cõi trần để trở về chốn cũ! Cuộc soi kiếp cho biết rằng những sự "Rút 
lui" như thế là những hiện tượng rất thông thường. Nếu như vậy, thì sự chết 
yếu của trẻ con, ít nhất trong vài trường hợp, có thể ví dụ như sư rút lui âm 
thầm của một khán giả đi xem hát, bị thất vọng khi xem một màn đầu không 
được hấp dẫn, bèn lắng lặng đứng dậy bỏ ra về. Trong vài trường hợp như 
trường hợp kế trên, một sự rút lui như thế có thê là do sự lỗi lầm của những 
người làm cha mẹ; nhưng trong những trường hợp khác, nó chỉ là do sự xét 
đoán sai lầm của linh hồn đầu thai. 


Đôi khi, sự chết yếu của một đứa con vừa sinh ra có thể được coi như một 
kinh nghiệm đau khổ cần thiết cho những người làm cha mẹ. Đứa con chỉ sinh 
ra có một lúc ngắn ngủi với một tinh thần hy sinh, để đem lại cho một bài học 
đau khô mà họ cần dùng, và nhờ đó họ sẽ có cơ hội tiễn hóa về tinh thần. 


Một điểm lý thú khác đã được xác nhận rõ ràng và nhiều lần trong những tập 

hồ sơ của Cayce, là lúc thụ thai không phải là lúc linh hồn của đứa trẻ nhập 
vào trong bụng người mẹ. Những cuộc soi kiếp thường khuyên các bà mẹ có 
mang hãy giữ gìn tư tưởng trong thời kỳ thai nghén, vì những tư tưởng của 
người mẹ có thể ảnh hưởng đến cái bào thai, và quyết định một phần nào về 
loại linh hồn nào sẽ đầu thai vào làm con họ. 


Dưới đây là một đoạn vân đáp trong tập hô sơ Cayce về vân đê này: 


Hỏi: "Tôi phải có một thái độ tinh thần như thế nào trong những tháng sắp 
tới?" 


Đáp: "Điều ấ ấy tùy nơi loại linh hồn mà bà mong muốn sẽ đầu thai làm con bà. 
Nếu bà muốn con là nghệ sĩ, nhạc sĩ, bà hãy nghĩ đến âm nhạc, nghệ thuật và 
mỹ lệ. Bà muốn có con giỏi về máy móc chăng? Như vậy, bà hãy nghĩ đến cơ 
khí, hoặc làm lụng, hoạt động với các loại máy móc. Bà chớ tưởng răng điều 
ấy không có ảnh hưởng gì! Đây là một điều mà các bà mẹ nên biết: Tâm trạng 
của một người mẹ trong khi thai nghén có ảnh hưởng rất nhiều đến tánh tình 
của đứa trẻ sẽ đầu thai vào làm con các bà." 


Theo những tài liệu của ông Cayce thì linh hôn có thê nhập vào bào thai khi 
còn năm trong bụng mẹ trước khi sinh ra, hoặc ít lâu sau khi sinh ra, hoặc 
ngay vừa lúc mới sinh ra. Có thê sau khi sinh ra đên hai mươi bôn giờ đông 


780 


hồ, linh hồn mới nhập vào thê xác đứa trẻ; và trong vài trường hợp, cũng có 
sự thay đối vào giờ chót về linh hồn nảo sẽ nhập vào. Điều này mới nghe qua 
thì dường như không đúng với thuyết Luân Hồi nếu người ta tin rằng một thê 
xác có thể sống mà không có linh hồn ngự trị bên trong; nhưng sự thật, điều 
ấy không phải là hoàn toản vô lý. Những người Thông Thiên Học gọi thể xác 
là cái khí cụ của linh hôn. 


Chúng ta hãy thử lẫy thí dụ sau đây để giải thích vấn đề kê trên: Một chiếc 
xe hơi đã được chế tạo xong, giàn xe đã lắp xong xuôi, bộ đồ đèn lửa đã bắt 
cháy; chiếc xe đã bắt đầu quay máy và động cơ đã chạy, nhưng người lái xe 
vẫn chưa xuất hiện và chưa vào ngôi trong xe. Dùng thí dụ đó để so sánh thì 
ta có thể quan niệm rằng khi hài nhi vừa sinh ra, thể xác của nó đã được câu 
tạo đầy đủ, những bộ phận trong cơ thê đã hoạt động, mặc dầu linh hồn của 
đứa trẻ vẫn chưa nhập vào thể xác. 


Lẽ tự nhiên, sự lý luận bằng cách so sánh không phải là luôn luôn vững chắc 
và xác đáng, nêu chúng ta phải dùng cách lý luận đó là vì trong những cuộc 

SOI kiếp của ông Cayce, chúng ta luôn luôn gặp phải những điều lạ lùng như 
đã kế trên; và bởi vì sự hiểu biết của chúng ta vê sự bí ân của đời người hãy 
còn thô thiên và thiếu sót đề có thể giải thích một cách xác đáng theo phương 
pháp khoa học. Có người đưa ra cho ông Cayce câu hỏi này: "Cái gì làm cho 
thê xác đứa trẻ sống lại được, trước khi linh hồn nhập vào?" Câu trả lời có vẻ 
bí hiểm, nếu không nói là mơ màng và khó hiểu: "Đó là cái tỉnh thần. Vì tỉnh 
thần là nguồn gốc của vật chất, và đó chính là Thượng Đề vậy." 


Về điểm này và nhiều điểm khác nữa, người ta cần có những cuộc sưu tầm 
băng khả năng khiếu Thần Nhãn. Sự sinh sản không phải là một sự tình cờ, 
và việc một đứa trẻ lọt lòng mẹ để chào đời không phải là một điều giản dị 
như người ta có thể tưởng. Về vấn đề này cũng như bao nhiêu vẫn đề khác 
trên địa hạt nhân sinh, những cuộc soi kiếp của ông Cayce đã tỏ ra vô cùng lý 
thú và hữu ích vì nó hé mở những chân trời mới lạ đề dìu dắt những cuộc sưu 
tầm khảo cứu của người đời nay... 


Vài nét về ông Edgar Cayee - Edgar Cayce sanh Ngày lỗ Tháng 3 năm 1877 
tại một nông trại gân Hopkinsville, Kentucky. Thuở còn nhỏ Cayce đã chứng 
tỏ có trực giác thân thông. Năm lên 6, Cayce cho cha mẹ biết có thể nói chuyện 
với những người họ hàng mới chết. Gục đâu ngủ trên cuốn sách, lúc thức dậy 
Cayce có thể nhớ trọn vẹn nội dung cuốn sách. Hết lớp bẩy, Cayce bỏ học và 
bước vào đời. Năm 21 tuổi, Cayce bị chứng sưng vết hẳu làm mắt giọng nói. 

Các bác sĩ điều trị không ai tìm được nguyên nhân căn bệnh. Cayce đã nhờ 


781 


một người bạn giúp ông vào trạng thải thôi miên (trước khi còn đi học, ông 
vẫn hay áp dụng). Người bạn đã giúp ông. Trong trạng thái thôi miên ông đã 
nói rõ ràng và i thắng ngay vào bệnh trạng của ông. Ông cho biết phải dùng 
đến thuốc 8ì và phải. điều trị như thể nào. Nhờ đó ông đã tự chữa được hết 
bệnh đau cổ họng mất tiếng... 


Ngày 3 Tháng Giêng năm 1945 Edgar Cayce từ trần tại Wirgimia Beach, để 
lại trên 14000 tải liệu tôc kỷ của hơn 6000 người thuộc mọi tâng lớp xã hội 
trong thời gian 43 năm qua... 


Karma - Nghiệp báo - Nghiệp dịch từ chữ Pali kamma, chữ Sanskrit là 
karma, phiên âm thành kiết-na; sách Anh, Pháp giữ nguyên chữ karma. 
Nghiệp là “hành động” có ý thức - chứ không phải vô tình - của thân, khâu và 
ý. Có ba nghiệp là: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, trong ba thứ này thì 
ý nghiệp nặng nhất. Đức Phật đã dạy: “Này các thày Tỳ-kheo, Như Lai nói 
răng tác ý là nghiệp”. Tác ý là ý muôn làm, muốn hành động. Cái gì thúc đây 
tác ý? Đó là ái dục. Ái dục gốc ở vô minh, còn vô minh, còn ái dục, còn ham 
sống thì thân khẩu ý đều gây ra nghiệp. Chư Phật và Chư Bỏ-tát không gây 
nghiệp vì đã hết vô minh, thân, khâu, ý đã thanh tịnh hoàn toàn. 


Thế nào là nghiệp nhân và nghiệp quả? Mỗi khi có một hành động có ý thức 
bằng thân khẩu ý thì đó là nghiệp nhân, nó vô hình và được chứa trong cái 
kho vô hình gọi là tạng thức (tên khác là thức thứ tám hay a-lại-da-thức- Tạng 
nghĩa là kho). Chúng là những chủng tử, gặp đủ duyên thì chín muồi, tạo ra 
nghiệp quả bằng thân khẩu ý. Nghiệp quả này lại tạo ra nhân gieo vào a-lại- 
da-thức...cứ thê mãi, theo đúng luật nhân quả. Như đã nói trên, thời gian từ 
nhân đến quả có thê mau hay chậm, cho nên nghiệp quả không phải dễ nhận 
thấy, vì không dễ nhận thấy nên lắm người không sợ, cứ tạo nghiệp hoài. Họ 
nghĩ rằng luật nhân quả nghiệp báo là do đạo Phật đặt ra, họ không theo đạo 
Phật nên không quan tâm; sự thật thì luật nhân quả là một định luật phổ biến 
trong trời đất, ai ai cũng bị nó chỉ phối hết. 


Nghiệp - Một cách hiểu giản dị về chữ nghiệp (Karma) trong Phật giáo. 
Theo giáo lý Tứ Thánh đề của Phật giáo, nguyên nhân của sinh tử luân hồi 
chính là ba độc: tham, sân, si. Ba độc này có mặt trong tất cả các loài hữu tình: 
con người, thú vật và cả những chúng sinh trong các cảnh giới mà con người 
không nhận biết được. 


782 


Tất cả chúng sinh đều giống nhau về phương diện này. Tuy nhiên cũng có rất 
nhiều sự khác nhau giữa cùng một loại chúng sinh và giữa các loại chúng sinh 
khác nhau. Ví dụ, một số người trong chúng ta rất giàu có còn một số người 
khác thì ngược lại; một số người thì khỏe mạnh trong khi những người khác 
thì thường đau ốm, tật bệnh v.v...Giữa con người và thú vật thì sự khác biệt 
lại rất rõ ràng. Những sự khác biệt này chính là kết quả của nghiệp (karma). 


Nghiệp giải thích tại sao một số người thì may mắn và một số khác thì không, 
một số người thì hạnh phúc trong khi nhiều người khác phải đau khô, bất hạnh. 
Đức Phật nhẫn mạnh răng, nghiệp giải thích cho sự khác nhau giữa các chúng 
sinh. Trong đêm đạt đến giác ngộ tối thượng, lúc chứng Thiên nhãn minh (sinh 
tử thú trí), Đức Phật đã hiểu được rất rõ nghiệp tác động như thế nào đến sự 
tái sinh của các chúng sinh và chúng sinh chuyên sinh từ cõi lành sang cõi xấu 
và từ cõi xâu sang cõi lành như thế nảo tùy theo nghiệp của họ. Do đó, chính 
nghiệp quyết định sự tái sinh trong các cảnh giới khác nhau của chúng sinh. 


Chúng ta vừa bản qua về chức năng của nghiệp. Bây giờ chúng ta hãy xét kỹ 
xem nghiệp là gì. Trước hết, chúng ta hãy phân tích những gì không phải là 
nghiệp. Nhiều người thường hiểu lầm về ý nghĩa của chữ nghiệp, đặc biệt là 
trong cách dùng hàng ngày của từ này: chúng ta thường bắt gặp nhiều người 
chấp nhận một tình huống nào đó rồi lợi dụng chữ nghiệp để nhắn mạnh sự 
chấp nhận ấy. Khi chúng ta hiểu chữ nghiệp như vậy, thì nghiệp trở thành một 
phương tiện để trồn chạy thực tế và nó chứa nhiều đặc tính của một niềm tin 
về số phận hay tiền định. Nhưng, đó không phải là nghĩa đúng đắn của chữ 
nghiệp. Có lẽ sự hiểu lầm này đã đưa đến một kết quả là niêm tin vào. số phận 
có trong mọi nên văn hóa. Vì niềm tin phô thông ây mà khái niệm về nghiệp 
thường bị nhằm lẫn với khái niệm về số phận hay tiền định. Nhưng nghiệp 
không phải như thế. 


Nếu nghiệp không phải là số phận hay tiền định thì quả thật nó là gì? Chữ 
“nghiệp” nguyên nghĩa là “hành động” - hành động tạo tác một việc này hay 
một việc nào đó. Như vậy, rõ ràng, “nghiệp” không có nghĩa là SỐ phận mà nó 
là một hành động có tính chất biến động. Tuy nhiên, “nghiệp” không phải là 


một hành động vô thức, không tác ý mà ngược lại “nghiệp” mang tính chủ 
động, có ý thức, được điều động bởi một ý chí, hay ý muốn. 


Một hành động có tác ý có thể làm cho hoàn cảnh của chúng ta tốt hơn hay 
xấu đi bởi vì mỗi hành động đều có một tác dụng hay một kết quả. Điều này 
thực sự đúng về mặt vật lý như nhà vật lý học Newton đã chứng minh là mỗi 
hành động đều phải có một phản ứng tương ứng ngược trở lại. Chính vì lý do 


783 


nảy mà Phật tử thường nói về một hành động có tác ý là kết quả của nó hơn 
là nói vê sô phận hay tiên định - và họ gọi đó là quy luật nhân quả hay nghiệp 
báo. 


Ở mức cơ bản nhất, quy luật nhân quả dạy rằng một loại hành động sẽ dẫn 
đến một kết quả tương ứng. Ví dụ trồng cam sẽ được cam, trồng xoài được 
xoài. “*Gieo nhân gì, gặt quả ấy” (As you sow, so shalÏ you reap): tùy theo tính 
chất của hành động, chúng ta sẽ nhận lấy quả báo tương ứng. Tương tự, nếu 
chúng ta có một hành động thiện chí thì sớm muộn sẽ gặt hái một quả thiện; 
nếu thực hiện một hành động bắt thiện thì sẽ gặt hái một kết quả xấu ác. lên 
cơ sở này, chữ “nghiệp” có thể được phân thành hai loại là "thiện nghiệp" v 
“bất thiện nghiệp”. Tuy nhiên, đề tránh hiểu lầm hai danh từ này, chúng ta tên 
tìm hiểu nghĩa gôc của chúng. “Thiện nghiệp” có gốc Pali là kusala và “bất 
` ” có gôc Pali là akusala. “Kusala” nghĩa là “thông minh” hay “khéo léo” 

“akusala” nghĩa là “không thông minh” hay “không khéo léo”. Hiểu được 
nữ vậy, chúng ta sẽ biết được những từ này được dùng trong Phật giáo với 
nghĩa “thông minh” - “không thông minh”; “khéo léo” - “không khéo léo”, 
“thiện” - “bất thiện” hơn là với nghĩa “tốt” - “xấu”. 


Thế nào là một hành động thiện? Những hành động được gọi là thiện khi 
chúng có ích cho tự thân và tha nhân, trong hiện tại và trong cả tương lai; do 
vậy, chúng không xuất phát từ động cơ là tham, sân, si mà được thúc đây bởi 
trí tuệ, từ b1, hỷ xả, ly tham... 


Làm thế nào chúng ta có thể biết rằng một hành động thiện sẽ đưa đến hạnh 
phúc và hành động bất thiện đưa đến khổ đau? Câu trả lời là phải chờ đợi ở 
thời gian. Đức Phật cũng từng dạy rằng chừng nào mà một hành động bất 
thiện chưa đưa đến quả xấu thì người si mê vẫn cho răng hành động ấy là tốt; 
nhưng khi quả xấu đã xảy ra thì người ấy mới nhận ra rằng đó là một hành 
động bất thiện. Cũng vậy, đối với một hành động thiện, chúng ta cần phán xét 
hành động là thiện hay bất thiện phải dựa trên hậu quả cuối cùng của hành 
động ây và rất đơn giản là hành động thiện thì đem lại hạnh phúc cho mình và 
người, hành động bắt thiện thì gây khô đau cho mình và người trong hiện tại 
và cả tương lai. 


Có ba loại hành động bất thiện của thân, bốn loại của miệng và ba loại của ý. 
Ba loại hành động bắt thiện của thân là: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Bốn loại 
hành động bắt thiện của miệng là: nói dối, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói mị ngữ 
(chua ngoa, trau chuốt...). Ba loại của ý là: tham, sân, si. Bằng cách tránh né 


784 


những hành động bất thiện này, chúng ta có thê tránh né các kết quả tai hại 
của chúng. 


Kết quả tất nhiên của các hành động bất thiện là khổ đau, tuy vậy, kết quả ấy 
cũng rất sai khác. Kết quả nặng nhất của bắt thiện nghiệp là tái sinh ở các cõi 
dữ, cõi thấp như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu sức mạnh của nghiệp không 
đủ đề tái sinh trong các cảnh giới này thì kết quả sẽ là sự bất hạnh dù vẫn được 
sinh làm người. Bây giờ chúng ta hãy thử tìm hiểu một số nhân quả tương 
ứng. Chẳng hạn, nếu chúng ta quen hành động bởi động cơ là ác ý hay sân 
hận, như giết hại sinh mạng các loài khác, chúng ta sẽ bị sinh vào địa ngục và 
ở đó chúng ta sẽ bị hành hạ, bị giết hại trở lại. Nếu nghiệp sát sinh là không 
thường xuyên thì kết quả là chúng ta phải chịu chết yêu dù được sinh làm 
người. Ngoài ra, loại nghiệp này có thê đưa đến kết quả là thân thuộc ly tán, 
thường hay sợ hãi, khiếp hãi kinh hoàng... Trong trường hợp này, chúng ta có 
thể thấy rất rõ là kết quả vốn rất giống với nguyên nhân. Sát sinh nghĩa là làm 
cho loài khác phải sớm mất mạng, xa lìa quyến thuộc...nên nếu chúng ta sát 
sinh thì chúng ta sẽ nhận chịu những hậu quả tương tự. 


Cũng vậy, trộm cắp được thúc đây bởi lòng tham lam và kết quả là sẽ tái sinh 
vào loài ngạ quỷ - nơi đó chúng ta bị tước đoạt những gì mình ưa thích và 
thậm chí không có nhà cửa trú ngụ và thức ăn sinh sông. Và nếu trộm cắp 
không đưa đến tái sinh trong loài ngạ quỷ thì nó sẽ đưa đến kết quả nghèo hèn, 
sống lệ thuộc người khác, bần cùng, đói khát...trong loài người. Và tương tự 
như vậy đối với các ác nghiệp còn lại. 


Như vậy, các bất thiện nghiệp sẽ đưa đến nhiều hình thức khổ đau khác nhau 
và các thiện nghiệp sẽ đưa đến nhiều kết quả hạnh phúc khác nhau. Chúng ta 
có thê phân thiện nghiệp theo hai khía cạnh: tiêu cực vả tích cực - những người 
chỉ đơn giản tránh các bất thiện nghiệp và những người không những tránh 
các bất thiện nghiệp mà còn siêng thực hành các thiện nghiệp như bồ thí, trì 
giới, giúp đỡ người khác, hoan hỷ tán thắn công đức của người khác, nghe 
pháp, giảng pháp, sửa đổi tà kiến cho người khác... 


Ở đây, lại một lần nữa, hậu quả của hành động tương ứng VỚI nguyên nhân 
của chúng. Chắng hạn, nếu siêng Tăng bố thí thì sẽ được giàu có; siêng nghe 
pháp thì sẽ phát triển trí tuệ... Kết quả của hành động có cùng tính chất với 
hành động - trong trường hợp này, tính chất ấy là thiện hay lợi lạc. 


Nghiệp, dù thiện hay bất thiện đều được xác định bởi những điều kiện và hoàn 
cảnh trong đó chúng được tạo tác. Nói cách khác, sức mạnh của nghiệp còn 


785 


tùy thuộc vào các yêu tố tạo nên nghiệp. Yếu tố tạo nên nghiệp liên quan đến 
chủ thê tạo nghiệp và liên quan đến đối tượng do đó mà nghiệp được thực 
hiện. Ví dụ, trong nghiệp sát, chúng ta có thê tìm thấy có năm yếu tố đề nghiệp 
thành tựu: a) Sinh vật còn sống, b) Có ý thức (có biết) về sự hiện hữu của một 
sinh vật đang. sống, c) Có ý định giết sinh vật ây, đ) Nỗ lực hay thực hiện hành 
động sát hại ây, e) Sinh vật ấy chết. Ở đây chúng ta có thê thấy rõ những yếu 
tố liên quan đến chủ thể hành động: ý thức vê sự hiện hữu của một sinh vật; ý 
định giết và hành động giết và những yếu tố liên quan đến đối tượng của hành 
động: sự hiện hữu của sinh vật và cái chết của sinh vật ẫy. 


Tương tự như vậy, có năm yếu tố tạo nên sức mạnh của nghiệp: 1) Sự thường 
xuyên hay lặp đi lặp lại, II) Cố ý, iii) Không hối hận, 1V) Loại đối tượng, v) Sự 
mang ơn (đối với đôi tượng của hành động). Năm yếu tố này cũng được phân 
chia thành hai loại: liên quan đến chủ thể hành động và liên quan đến đối 
tượng của hành động. Liên quan đến chủ thê là những hành động thường 
xuyên hay lặp đi lặp lại; những hành động có ý và có quyết tâm và những hành 
động được thực hiện không có hối hận về sau. Nếu chúng ta thực hiện một bắt 
thiện nghiệp lặp đi lặp lại nhiều lần, có quyết tâm và có tình, không ân hận về 
sau thì sức mạnh của nghiệp sẽ gia tăng. Liên quan đến đôi tượng là loại đối 
tượng - tức là nếu chúng ta thể hiện một hành động thiện hay bắt thiện đối với 
một vị A la hán hay một Đức Phật thì sức mạnh hay giá trị của nghiệp sẽ gia 
tăng và ngược lại. Sức mạnh của nghiệp cũng lớn mạnh nếu đối tượng của 
hành động là những người chúng ta mang ân nặng như cha mẹ, thầy cô và bạn 


~ 


hữu... 


Những yếu tố liên quan đến chủ thể và đối tượng của hành động xác định được 
sức mạnh của nghiệp. Đây là điều quan trọng để giúp chúng ta nhận ra rằng 
nghiệp không chỉ là vẫn đề thiện hay ác, xấu hay tốt. Nghiệp dĩ nhiên là một 
hành động có tác ý và là trách nhiệm đạo đức nhưng sự hoạt động của nghiệp 
rất tinh tế và công bằng tạo nên sự phù hợp đúng đắn và tự nhiên giữa nhân 
và quả. 


Kết quả của nghiệp có thể biểu hiện trong một thời gian ngắn hay trong một 
thời gian dài. Thông thường nghiệp được chia thành ba loại xác định theo 
lượng thời gian cần thiết để kết quả của nghiệp tự biểu hiện: trong đời này, 
trong đời sau hay trong nhiều đời sau nữa. 


Khi kết quả của nghiệp biểu hiện ngay trong đời này, mỗi chúng ta đều có thê 
nhận thấy chúng trong một thời gian tương đối ngăn. Ví dụ, nêu một người 
không chịu học tập, trở nên say sưa nghiện ngập rồi trộm cướp để thoả mãn 


786 


những thói quen nguy hại của mình thì hậu quả của nghiệp sẽ biểu hiện trong 
một thời gian rất ngắn: không có công ăn việc làm, bạn hữu xa lánh, sức khỏe 
suy giảm, bệnh hoạn... 


Mặc dù chúng ta không thê nhìn thấy được hậu quả của nghiệp thể hiện trong 
thời gian dài nhưng Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài, nhờ sức mạnh của 
thiền định, có thể nhận biết được nguyên nhân của nghiệp. Chẳng hạn khi ngài 
Mục Kiền Liên bị bọn cướp tân công cho đến chết, Đức Phật đã nhận thấy đó 
là hậu quả của một nghiệp nhân mà Mục Kiền Liên đã tạo nhiều đời trước - 
lúc ấy ngài đã đem người cha già vào rừng, đánh chết rồi trở về báo rằng Tgười 
cha đã bị kẻ cướp đánh chết. Nghiệp nhân này dù đã gieo trong nhiều đời 
trước nhưng đến cuộc đời này của ngải mới biểu hiện. 


Khi tử thần đến, chúng ta phải bỏ lại mọi thứ sau lưng - tài sản và những người 
thân yêu - tuy nhiên nghiệp lực thì theo ta như bóng theo hình. Đức Phật dạy 
răng không có nơi nào dù trên trời hay dưới đât có thê trôn tránh được nghiệp 
lực. 


Ngoài hai loại nghiệp thiện và bất thiện còn có một loại nghiệp trung tính. 
Loại nghiệp này được thực hiện một cách vô tình, không chú ý, ví dụ như khi 
đi, đứng, ngủ, thở...Nếu bạn dẫm lên một côn trùng nảo đó khi bạn hoàn toàn 
không ý thức về sự hiện hữu của nó thì loại hành động này được xem là nghiệp 
trung tính không mang lại nghiệp quả vì yếu tố quan trọng bậc nhất là ý thức 
đã không có mặt trong hành động ấy. 


Sự hiểu rõ về quy luật của nghiệp đem lại lợi ích rất rõ ràng. Sự hiểu biết ấy 
giúp chúng ta tránh thực hiện các bắt thiện nghiệp vì biết chắc chúng sẽ đem 
lại đau khô cho mình và người và vì không ai muốn nhận chịu đau khô. Cũng 
vậy, chúng ta sẽ nỗ lực hành thiện vì biết chúng sẽ đem lại nhiều hạnh phúc 
cho mình và người. Đây là lý do chúng ta cần tìm hiểu một vài nét căn bản về 
nghiệp vậy. (Nguyên Hạnh dịch - Quảng Tuệ Dung Sưu Tầm) 


Lý Nhân Quả - Một trong các định luật của vũ trụ là lý nhân quả. 


Đức Phật không đặt ra các định luật này, Ngài nhờ đại trí tuệ mà khám phá ra 
các định luật đó. 


Nói đơn giản thì mỗi khi có một nguyên nhân tác động thì có kết quả kèm 
theo. Thí dụ gõ vào chuông thì có tiêng chuông. 


JĐ7 


Sự thật lý nhân quả phức tạp hơn nhiều. Ta nên tìm hiểu kỹ hơn: 


a. Nhân phải có duyên kèm theo thì mới sinh quả được. Hạt lúa đê trên hòn 
gạch sẽ không sinh ra cây lúa. Hạt lúa cân các duyên như độ âm, ánh sáng, 
công chăm sóc v.v...mới sinh ra cây lúa được. 


b. Nhân nào sẽ tạo quả đó. ““Trông dưa thì được dưa, trông đậu sẽ được đậu”. 
Làm lành sẽ hưởng quả lành, làm ác sẽ hái quả ác, chắc chăn như vậy. 


c. Trong nhân có săn mâm đê sinh quả và tiệp theo đó cái quả ây sẽ đứng làm 
nhân đê sinh ra quả khác, cứ thê mãi. .. 


d. Thời gian để nhân sinh quả thay đổi tùy trường hợp. Gõ chuông, tức khắc 
có tiếng; gieo mạ phải đợi ba bốn tháng mới gặt lúa. Có khi đời này tạo nhân, 
mấy đời sau mới chịu quả báo. 


Lý nhân quả áp dụng vào đời người đưa đến quan niệm về nghiệp báo và luân 
hồi. Thân, khẩu, ý tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp (tam nghiệp). 
Nói chung là nghiệp, đó là cái nhân. Chắc chắn sẽ có quả báo. Nghiệp lực tuy 
vô hình nhưng rất mạnh, nó lôi cuốn chúng sinh thọ quả báo. Thọ quả báo 
rồi, lại gây nghiệp mới, cứ như vậy mãi. Cho nên sống chết, chết sống, kiếp 
này xong tiếp đến kiếp khác. Đó là luân hồi. Giảng về luân hồi, đức Phật dùng 
thuyết thập nhị nhân duyên. 


Hiểu lý nhân quả, nghiệp báo, người ta sẽ hiểu rằng chính mình chịu trách 
nhiệm về những gì mình đã làm, đã nói và đã nghĩ. Vui, buồn, sướng, khô chỉ 
là quả báo của các nghiệp nhân từ các kiếp trước và kiếp này tích lũy lại mà 
thôi. 


Đề thoát khỏi vòng luân hồi thì phải tu giải thoát, giải thoát khỏi nghiệp sinh 
tử, giải thoát băng cách chặt đứt vòng xích 12 nhân duyên, tức là phá vỡ vô- 
minh đạt giác ngộ. 


Chúng ta có thể tạm thí dụ tạng thức là một thửa ruộng, nếu ø1eo hạt thiện thì 
sẽ có quả thiện; ngược lại gieo hạt ác thì sẽ hái quả ác. Trên thực tế, thiện ác 
lẫn lộn nên quả cũng lẫn lộn, khác nhau là thiện nhiều hơn hay ác nhiều hơn 
và sự cô găng tu hành của cá nhân để làm thui chột các nhân ác và tăng trưởng 
các nhân thiện. 


788 


Sức mạnh của nghiệp gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực vô hình nhưng rất mạnh, 
khó có thể cưỡng lại nó được. Thí dụ một người mê bài bạc, thói quen của 
hành động đánh bạc là một nghiệp, nghiệp lực thúc đây người đó mãnh liệt 
như thế nào, chúng ta đã biết, ai cũng đã nghe câu nói “cửa nhà bán hết cho 
chân vào cùm”...Hơn nữa nghiệp lực lại rất dai dẳng vì nhân quả, quả 
nhân...cứ tiếp nối nhau mãi mãi. Nghe thế thì đáng sợ, nhưng cần nhớ rằng 
nghiệp lực sẽ hết tác dụng khi người ta được giác ngộ và giải thoát. 

Theo thời gian mà xét thì có các loại nghiệp sau đây: 


- _ hiện nghiệp: đời này tạo nghiệp, đời này lãnh quả, 

- _ sinh nghiệp: đời này tạo nghiệp, đời sau lãnh quả, 

- hậu nghiệp: đời này tạo nghiệp, nhiêu đời sau mới lãnh 
thêu 

- _ bât định nghiệp: quả báo xảy ra không biêt lúc nào. 


Theo tính chất mà xét thì có các loại nghiệp sau này: 


- _ tích lũy nghiệp: nghiệp từ nhiều đời trước tích lũy lại, 

- _ tập quán nghiệp: nghiệp tạo trong đời này do thói quen, 

- _ trọng nghiệp: nghiệp nặng hơn các nghiệp khác (như giết 
cha mẹ...) 

- _ cận tử nghiệp: nghiệp lúc gần chết, rất mạnh, ảnh hưởng 
đến việc tái sinh. 


Thông thường, nghe nói đến nghiệp, chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến 
nghiệp xấu, có vẻ sờ sợ; thật ra có nghiệp dữ, có nghiệp lành. Dù có gặp nghiệp 
đữ thì vẫn có thê cải nghiệp được: tạo nghiệp lành đề át nghiệp đữ, vì thế mới 
có câu “đức năng thắng số”, điều này nói lên tính cách tích cực của đạo Phật, 
không chấp nhận số mạng mà chỉ nói về nghiệp và con người có thể cải nghiệp 
của mình, cái đó là do mình. 


Khi người ta chết, ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) tan rã, tứ đại (đất, 
nước, gió, lửa) phân ly. Nhưng nghiệp vô hình thì còn, nó chứa lòng tham 
sống và lòng ái dục; hai thứ này là nguyên nhân của các hành động thân khẩu 
ý lúc sống và kết quả vẫn là tham sống và ái dục. Nghiệp chứa trong kho a- 
lại-da. Nghiệp lực đầy a-lại-da đi tìm một “thân” khác để tiếp tục sống và ái 
dục, thế là “tái sinh” mà người ta gọi là “đầu thai”. Gọi cái a-lại-da đó là thần 
thức hay linh hồn không quan trọng lắm, nhưng phải nhắn thật mạnh rằng cái 
đó không bất biến, không trường tôn. 


789 


Kết luận: Nghiệp là động lực của dòng sinh mạng từ kiếp này sang kiếp khác. 
Sóng là đợt sóng nhô lên, chết là đợt sóng hụp xuống, sinh tử, tử sinh, đó là 
vòng luân hồi vậy. 


Differences Caused by Kamma 


The law of kamma 1s cenfral to Buddhist thinking, so every Buddhist should 
have a sound knowledge of it. On the surface 1t seems simple - øood actlons 
øIve øood results, bad actions g1ve bad results - but the workings of kamma 
are very complex and extend over countless lives. If the workings of kamma 
were obvious, we would easily avoid unskillful actions and do only skilful 
ones. During the time of the Buddha, a Brahman millionaire named Todeyya 
địd not belleve 1n g1ving charity. He held the view: "If you g1ve, you become 
poOr; so don't practice charity. After his death he was reborn as a dog In hIs 
own house. When the Buddha went to that house, the dog barked at him, and 
the Buddha said: ”Iodeyya! You showed disrespect when you were a human 
being, and you show disrespect agaIn by barking at me. You wIll be reborn 1n 
helI.” The dog thought, “The recluse Gotama knows me,” and he was so upsef 
that he went to lay down on a heap of ashes. SeeIng the dog on the heap of 
ashes, Subha was worrled. His servants told him that the Buddha had said 
something to the dog, so he went to the Buddha who told him what had 
happened. Subha thought, “The Brahmans say that my father has been reborn 
as a Brahma, but Gotama says that he has been reborn as a dog. He Just says 
whatever he likes." So he was displeased. The Buddha asked Subha I1f any of 
the family s wealth had not been disclosed by his father. Subha replied that a 
lot of money was missing. The Buddha told him to feed the dog well and then 
ask him where the money was. Subha did as the Buddha said, hoping to 
disprove him. The dog took hìm to the buried money, so Subha gained faith 
in the Buddha. Subha later asked the Buddha about the differences between 
individuals. Wñhy do some people live for a long time, while others are short 
lived? Why are some people oflen sick, while others are healthy? Why are 
sơme ugly, while others are beaufƒul? Why do some have ƒew ƒriends, while 
others have many?2 Why are some rích while others are poor? Why are some 
born In ƒavorable circumstances while others are not? And why are some 
Iimtelhigent, while others are ienoranf? The Buddha replied, "Brahmin youth! 
BeIngs are owners of their kamma, heirs of their kamma, have kamma as theIr 
seed, their relatIves, and theIr refuge. It 1s kamma that separates beIngs Into 
øood and bad conditions." Subha did not understand this short answer, so the 
Buddha explained In greater detaIl. 


790 


Those who KkIll others and approve of killing are reborn 1n the four lower 
realms (animals, ghosts, demons, and hell) after death. When they are reborn 
again as human beings, ther lives are short. Those who abstain from killing, 
and have compassion for living beings, are reborn 1n the celestial realms. 
'When they are reborn again as human beings, they enJoy long lives. 


The Buddha then explained about sickness and health. Some people hurt other 
beings; they enJoy 1nflicting pain. Due to that kamma, they are reborn In the 
four lower realms. When they are reborn agaIn as human beInss, they are often 
sick or accIdent-prone. Those who do not hurt others are reborn In celestial 
realms. When they are reborn agaIn as human beInss, they are healthy. 

'Why are some people ugly, while others are beautiful? The Buddha explained 
that some people become anegry very easily. Due to anger, they are reborn In 
the four lower realms. When they are reborn agaIn as human beInss, they are 
uply. Others do not get angry easily, and have øgoodwIll towards others. They 
are reborn 1n celestial realms. When reborn as human beings, they are 
beautiful. 


Some people are Jealous. Because of Jealousy, they are reborn in the four 
lower realms. When they are reborn again as human beings, they have few 
friends. Those who are not Jealous are reborn 1n celestial realms. When they 
are reborn agaIn as human beings, they have many friends. 


Some people are mean, and do not want to ø1ve or share anything. Because of 
meanness they are reborn In the four lower realms. When they are reborn as 
human beiIngs, they are poor. Those who are øenerous and unselfish become 
wealthy. 


Some people are proud, and contemptuous of others. Due to this pride they 
are reborn 1n the four lower realms. When they are reborn agaIn as human 
beings, they are born In lowly circumstances. Those who have humIlity, are 
reborn 1n celestial realms. When reborn agaIn as human beinss, they are born 
1n fortunafe cIrcumsftances. 


Some people have no desIre for knowledge, and do not ask questions to learn 
about skilful behavior. Lacking knowledge they do many wrong actions and 
are reborn 1n the four lower realms. When eventually reborn as human beings, 
they are Ignorant. Those who are 1nquIsItIve, and ask wIse questions are reborn 
in celestial realms. When they are reborn again as human beings, they are 
Iinfelligent. So ask appropriate questIions whenever you meet a learned person. 


791 


Make a thorough Investigation about every Important matter, especially about 
the Dhamma. 


Kamma means any Intentional action done by body, speech, or mind. It 1s the 
1nner 1n(ention that the Buddha called kamma, not the outward deed. So to 
understand kamma properly we must examine our motivation. When we do 
any good deeds, such as ø1ving charIty, 1Ý we hope for good results this wIll 
affect the result of our action. The Visuddhimagøa says: ”A deed undertaken 
out Of desire for fame 1s low. One undertaken with desire for the fruits of merIt 
1s moderate. One undertaken with the clear understanding that 1t 1s the custom 
of the Noble Ones 1s superlor." So 1t 1s vifal to cultIvate Insight to pur1fy the 
mind of ulterior motives, otherwise even our øood deeds wIll tend to prolong 
suffering 1n the cycle of existences, not to speak of bad deeds. 
(BY BHIKKHU PESALA) 
_—-OOO--- 


What is Karma? 


The Pali term Karma literally means action or doing. Any kind of intentional 
action whether mental, verbal, or physical, 1s regarded as Karma. It covers all 
that 1s Included 1n the phrase "thought, word and deed”. Generally speaking, 
all good and bad action constitutes Karma. In 1s ultImate sense Karma means 
all moral and Iimmoral volition. Involuntary, unintentional or unconscIous 
actions, though technically deeds, do not constitute Karma, because volition, 
the most Important factor in determining Karma, 1s absent. 


The Buddha says: 


"I declare, O Bhikkhus, that volitilon 1s Karma. Having willed one acts by 
body, speech, and thought.” (Anguttara Ñikaya) 


Every volitional action of individuals, save those of Buddhas and Arahants, 1s 
called Karma. The exception made In thelr case 1s because they are delivered 
from both good and evil; they have eradIcated 1gnorance and craving, the roofs 
of Karma. 


"Destroyed are theIr germinal seeds (Khina bịJa); selfish desires no longer 
ørow," sfates the Ratana Sutta of Sutta nipata. 


F5; 


This does not mean that the Buddha and Arahantas are passive. They are 
tirelessly active In working for the real well being and happiness of all. Thelr 
deeds ordinarily accepted as good or moral, lack creative power as regards 
themselves. Understanding things as they truly are, they have finally shattered 
theIr cosmic fetters — the chaIn of cause and effect. 


Karma does not necessarily mean past actions. lIt embraces both past and 
present deeds. Hence In one sense, we are the result of what we were; we wIll 
be the result of what we are. In another sense, It should be added, we are not 
tofally the result of what we were; we will not absolutely be the result of what 
we are. The present 1s no doubt the offspring of the past and 1s the present of 
the future, but the present 1s not always a true Index of eIther the past or the 
future; so complex 1s the working of Karma. 


It 1s this doctrine of Karma that the mother teaches her child when she says 
"Be good and you wIll be happy and we wIll love you; but 1ƒ you are bad, you 
wIll be unhappy and we wIÏl not love you." In short, Karma 1s the law of cause 
and effect In the ethical realm. 


Karma and Vipaka 
Karma 1s action, and Vipaka, ÍfruIt or result, 1s 1ts reaction. 


Just as every obJect 1s accompanied by a shadow, even so every volitlonal 
acfIvity 1s Inevitably accompanmied by 1ts due effect. Karma 1s like potential 
seed: Vipaka could be likened to the fruIt arIsing from the tree — the effect or 
result. Anisamsa and Adinaya are the leaves, flowers and so forth that 
correspond to external differences such as health, sickness and poverty — these 
are Inevifable consequences, which happen at the same time. Strictly 
speaking, both Karma and Vipaka pertain to the mind. 


As Karma may be good or bad, so may Vipaka, - the fruit — 1s good or bad. 
As Karma 1s mental so Vipaka 1s menfal (of the mind). It 1s experlenced as 
happIness, bliss, unhappiness or misery, according to the nature of the Karma 
seed. Anisamsa are the concomitant advantages — materlal things such as 
prosperity, health and longevity. When Vipakaˆs concomrtant material things 
are disadvantageous, they are known as Adinaya, full of wretchedness, and 
appear as poverty, ugliness, disease, short life-span and so forth. 


JMA 


As Wwe SOW, Wwe reap somewhere and sometime, 1n his life or In a future birth. 
What we reap today 1s what we have sown eIther 1n the present or 1n the past. 


The Samyutta Nikaya states: 


"According to the seed that”s sown, 
So 1s the Íruit you reap there from, 
Doer of good wIll gather good, 

Doer of evIl, evIl reaps, 

Down 1s the seed and thou shalt taste 
The fruit thereof. " 


Karma 1s a law 1n 1tself, which operates In 1s own field without the 
Infervention of any external, independent ruling agency. 


HappIness and misery, which are the common lot of humamity, are the 
inevitable effects of causes. From a Buddhist point of view, they are not 
rewards and punishments, assipned by a supernatural, omnisclent ruling 
poWEer fo a soul that has done good or evIl. Theists, who attempt to explaIn 
everything In this and temporal life and In the eternal future life, Ignoring a 
past, belleve 1n a “postmortem" Justice, and may regard present happiness and 
misery as blessings and curses conferred on HIs creation by an omnIscIent and 
omniIpotent Divine Ruler who sIfs In heaven above confrolling the destinies 
of the human race. Buddhism, which emphatically demies such an Almiphty, 
AIl merciful God-Creator and an arbitrarily created immortal soul, belleves 1n 
natural law and Justice which cannot be suspended by either an Almighty God 
or an All-compasslonate Buddha. According to this natural law, acts bear theIr 
own rewards and punishments to the Individual doer whether human Justice 
finds out or not. 


There are some who criticise thus: "So, you Buddhists, too, adminIster 
capIfalistic opIum to the people, saying: "You are born poor In this life on 
account of your past evIl karma. He 1s born rich on account ofhis good Karma. 
So, be satisfied with your humble lot; but do good to be rich in your next HIfe. 
You are beIng oppressed now because of your past evil Karma. There 1s your 
destiny. Be humble and bear your sufferings patlently. Do øgood now. You can 
be certain of a better and happler life after death. " 


The Buddhist doctrine of Karma does not expound such ridiculous fatalistic 
views. Nor does 1t vindicate a postmortem Justice. The AlI-Merciful Buddha, 


794 


who had no ulterior selfish motives, dịd not teach this law of Karma to protect 
the rich and comfort the poor by promising 1llusory happIness 1n an after-life. 


While we are born to a state created by ourselves, yet by our own self-directed 
efforts there 1s every possIbility for us to create new, favourable environments 
even here and now. Not only individually, but also, collectively, we are at 
liberty to create fresh Karma that leads eiIther towards our progress or downfall 
1n this very life. 


According to the Buddhist doctrine of Karma, one 1s not always compelled by 
an “1ron necessity, for Karma 1s neither fate, nor predestination Imposed upon 
us by some mysferIious unknown power to which we must helplessly submit 
ourselves. lt 1s one°s own doing reacting on oneself, and so one has the 
possIbility to divert the course of one”s Karma to some extent. How far one 
diverts 1t depends on oneself. 


Is one bound to reap all that one has sown 1n Just proportIon? 
The Buddha provides an answer: 


"H anyone says that a man or woman must reap 1n this life according to hIs 
present deeds, 1n that case there 1s no religilous life, nor 1s an opportunIty 
afforded for the entire extinction of sorrow. But 1ƒ anyone says that what a 
man or woman reaps 1n this and future lives accords with his or her deeds 
present and past, In that case there 1s a religlous life, and an opportunIty 1s 
afforded for the entire extinction of a sorrow." (Anguttara Nikaya) 


Althouph 1t 1s stated 1n the Dhammapada that "not In the sky, nor 1n mid- 
OCean, or entering a mounftain cave 1s found that place on earth where one may 
escape from (the consequences of) an evil deed”, yet one 1s not bound to pay 
all the past arrears of one”s Karma. If such were the case emancIpation would 
be IimpossIbility. Eternal recurrence would be the unfortunate result. 


What is the cause of Karma? 
lgnorance (avIJJa), or not knowing things as they truly are, 1s the chief cause 


of Karma. Dependent on I1gnorance arIse acfIvities (av1Jja paccaya samkhara) 
states the Buddha In the Paticca Samuppada (Dependent OrigInation). 


THỜ 


Associated with 1gnorance 1s the ally craving (tanha), the other root of Karma. 
Evil actons are conditioned by these two causes. All good deeds of a 
worldling (putthuJana), though assocIated with the three wholesome roofs Of 
generosty (alobha), goodwill (adosa) and knowledge (amoha), are 
nevertheless regarded as Karma because the two roots of Ignorance and 
craving are dormant in him. The moral types of Supramundane Path 
ConscIousness (magøa cifta) are not regarded as Karma because they tend to 
eradIcate the twO root causes. 


Who 1s the doer of Karma? 
'Who reaps the fruit of Karma? 
Does Karma mould a soul? 


In answering these subtle questions, the Venerable Buddhaghosa writes In the 
Visuddhi Magøa: 


No doer 1s there who does the deed; 

Nor 1s there one who feels the frult; 

Constituent partfs alone roll on; 

Thịs indeed! Is ripht discernment." 
For 1nstance, the table we see 1s apparent reality. In an ultimate sense the so- 
called table consIsts of forces and qualities. 
For ordinary purposes a sclentist would use the term water, but In the 
laboratory he would say HO. 


In this same way, for conventional purposes, such terms as man, woman, 
being, self, and so forth are used. The so-called fleeting forms consIst of 
psychophysical phenomena, which are constantly changing not remaining the 
same for twO consecufIve momenIs. 


Buddhists, therefore, do not believe In an unchanging entIty, 1n an actor apart 
Írom action, In a perceIver apart from perception, 1n a conscIous subJect 
behind conscIousness. 


'Who then, 1s the doer of Karma? Who experiences the effect? 
Volition, or WIII (tetana), 1s 1tself the doer, Feeling (vedana) 1s 1tself the reaper 
Of the fruits of actlons. Apart from these pure mental states (suddhadhamma) 
there 1s no-one to sow and no-one tO reap. 
(Ven. Mahasi Sayadaw) 
-—-0Oo--- 


796 


Nghiệp báo - Bài giảng về Nghiệp Báo căn cứ vào kinh Culakamma bhanga 
trong Trung Bộ Kinh. Đây là bài kinh Đức Phật giảng cho chàng thanh niên 
Bà La Môn Subha. 


Chàng thanh niên Bà La Môn Subha hỏi Đức Phật: 

1. Tại sao có người chết yêu, có người sông lâu? 

2. Tại sao có những người thường hay bị bệnh, có những người đầy đủ sức 
khỏe? 

3. Tại sao có những người mặt xấu xí, có những người đẹp để? 

4. Tại sao có những người cô thế, có người đầy quyên uy. 

5.Tại sao có người nghèo nàn đói khổ, có người giảu sang sung túc? 

6. Tại sao có người sinh ra trong g1a đình thấp kém, hạ liệt, trong giai cấp bân 
cùng, có người sinh ra trong gia đình quyên quí, trong giai câp cao sang? 

7. Tại sao có người ngu dốt (những người thiếu trí tuệ), có người thông mình? 


Đức Phật trả lời cho Subha một cách ngắn gọn về mười bốn hạng người trên. 
Đức Phật nói: "Này người thanh niên. Chúng sinh có Nghiệp là tài sản của 
mình. Chúng sinh là kẻ thừa tự Nghiệp của mình. Chúng sinh có nguồn gốc 
từ Nghiệp của mình. Chúng sinh sinh ra từ Nghiệp của mình hay chúng sinh 
là thân bằng quyến thuộc của Nghiệp mà mình đã tạo. Chúng sinh có Nghiệp 
là nơi nương nhờ. Do Nghiệp mà có sự khác nhau giữa các chúng sinh hay 
Nghiệp đã tạo ra sự khác nhau giữa chúng sinh, Nghiệp đã tạo ra sự khác nhau 
ø1ữa người và người”. 


Subha bạch với Đức Phật răng anh ta không hiểu rõ những lời giải thích ngắn 
gọn của Đức Phật. Subha nói: "Bạch Ngài, con không hiệu rõ những lời giải 
thích ngăn gọn của Ngài. Xin Ngài giảng giải rộng rãi, nhiêu chi tiệt hơn.” 


Sở dĩ Đức Phật trả lời cho Subha một cách ngắn gọn như vậy bởi vì Ngài biết 
rằng Subha là một người đầy cao ngạo. Subha nghĩ rằng mình là người thông 
minh sáng láng có thê hiểu tất cả những gì Đức Phật dạy dầu đó là những lời 
ngắn gọn. Đức Phật muốn làm cho tâm cao ngạo của Subha giảm xuống để 
Subha có thể khiêm nhường nghe những lời giảng giải của Ngài. Khi Subha 
thỉnh cầu Đức Phật giảng giải chỉ tiết, Đức Phật mới giảng giải chỉ tiết cho 
anh ta. Đức Phật giải thích cho Subha từng câu hỏi một: 


1. Tại sao có người chêt yêu, có người sông lâu? 


"Một số người giết hại chúng sinh khác, không phải chỉ giết hại chúng sinh 
một lần mà nhiều lần. Do hậu quả của sự giết hại nây, ho tái sinh vào bốn 


M7 


đường ác. Họ bị tái sinh vào cảnh Súc Sinh, Ngạ Quý, A Tu La, Địa Ngục. 

Sau khi ở các cảnh khổ này, nếu được tái sinh làm người trong kiếp hiện tại 
thì họ bị chết yêu (đoản thọ). Bởi vì họ đã giết hại chúng sinh, nghĩa là họ đã 
có ý muốn làm cho đời sống của chúng sinh bị ngắn lại, muốn châm dứt mạng 
sông của chúng sinh sớm hơn, làm cho tuôi thọ của chúng sinh ngắn lại. Thay 
vì chúng sinh được sống lâu hơn, họ làm cho chúng sinh chết sớm. Do đó họ 
nhận hậu quả là đời sống của họ cũng bị ngắn đi hay bị chết yêu. 


Có những người không bao giờ giết hại chúng sinh. Họ giữ giới sát sinh. Họ 
ngăn ngừa sự giết hại chúng sinh. Những người này sau khi chết sẽ được tái 
sinh vào cối trời. Khi họ tái sinh làm người họ sẽ trường thọ. Những người 
chết sớm là những người đã giết hại chúng sinh trong những kiếp sống trước 
đây. Và những người trường thọ là những người giữ giới không sát sinh trong 
những kiếp trước đây. Khi họ ngăn ngừa hành động giết hại chúng sinh thì 
tâm họ có lòng mong muốn chúng sinh được sống lâu. Lòng mong muốn 
chúng sinh được sống lâu là nguyên nhân khiến họ được trường thọ khi họ tái 
sinh làm người. 


2. Tại sao có người thường hay bị bệnh hoạn, có người đầy đủ sức khỏe? 


Có những người hay bị bệnh hoạn, hết bệnh này lại đến bệnh kia, hoặc sức 
khỏe của họ luôn luôn yêu kém. Những người nảy, theo lời dạy của Đức Phật, 
là những người đã làm những chúng sinh khác bị thương. Họ không giết hại 
người hay chúng sinh khác, nhưng họ hành hạ đánh đập làm cho người khác, 
chúng sinh khác đau đớn, khổ sở, làm cho cơ thê chúng sinh khác bị tôn 
thương. Do hành động độc ác, hành hạ, đánh đập, làm hại cơ thể chúng sinh, 
làm cho chúng sinh bị thương, nên họ bị tái sinh vào bốn ác đạo. Khi họ tái 
sinh làm người, họ luôn luôn bị đau ốm, bị tật nguyên, sức khỏe yếu kém. 


Có những người thân thê cường tráng, sức khỏe đầy đủ. Có người chẳng bao 
giờ đau ôm, chăng bao giờ đến gặp bác sĩ, chăng bao giờ vào nhà thương, 
chăng bao giờ uông một viên thuốc nào. Họ có một cơ thể khoẻ mạnh. Tại sao 
vậy? Trong kiếp sống này, họ có cơ thê khoẻ mạnh, bởi vì trong những kiếp 
sông quá khứ họ không bao giờ hành hạ kẻ khác, không làm kẻ khác bị thương 
tật, không làm tổn thương thân thể kẻ khác. Họ đã có lòng bi mẫn đối với 
chúng sinh khác. Do những hành động thiện họ đã làm nên khi tái sinh làm 
người họ có đầy đủ sức khỏe. 


3. Tại sao có những người mặt mày xấu xí khó coi, có người mặt mày đẹp 
đế dễ nhìn? 


798 


Một số người thường hay giận dữ. Người ta chỉ trích một tí thôi là đã nỗi sân 
lên. Với bản chất sân hận, giận dữ như thế nên họ phải tái sinh vào bốn đường 
ác. Khi họ được tái sinh làm người, do Nghiệp giận dữ mà họ đã tạo, mặt mày 
họ trở nên xấu xí. 


Như vậy, nóng giận, sân si là nguyên nhân làm cho người xấu xí. Chúng ta có 
thê dễ dàng để hiểu điều này. Ngay cả khi chúng ta đang sông trong đời sống 
hiện tại nây, khi giận dữ thì mặt mày chúng ta thật là xâu xí vì khi giận dữ mặt 
mày hung dữ, dễ sợ. Nếu chúng ta muốn biết khi giận đữ mặt mày chúng ta 
như thế nào thì hãy nhin vào gương soi, lúc đó, chúng ta sẽ thấy chúng ta thật 
là xâu xí? 


Những người đẹp để có bản chất không giận dữ. Họ là những người luôn luôn 
đối xử tốt với người khác, và "họ không dễ dàng giận dữ. Bởi vậy, nếu bạn 
muốn đẹp đẽ ngay trong kiếp sông này thì đừng giận. Một trong những nguyên 
nhân giúp bạn có gương mặt đẹp đẽ là cô găng hành thiền từ ái. Như vậy, 
nguyên nhân của sự xâu xí là giận dữ, và nguyên nhân của đẹp đế là không 
giận dữ, có lòng tử ái. Điều nầy chứng tỏ cho ta thấy rằng: Nếu chúng ta muốn 
đẹp đẽ, nếu chúng ta muốn gương mặt chúng ta vui vẻ đễ thương thì chúng ta 
đừng bao giờ dễ dàng giận dữ. 


4. Tại sao có người cô thế, có người đầy quyền uy? 


Đôi khi bạn gặp những người đây quyền uy, lời họ nói ra đầy uy quyền, và họ 
ảnh hưởng đến người khác, khiến người khác phải nghe theo, đi theo họ. Cũng 
có những người không có quyên uy, họ không CÓ uy quyên để làm việc gì. Có 
nhiều người, mặc dầu có chức vụ lớn, địa vị cao, có tiền của nhiều, nhưng họ 
nói không aI nghe. 


Nguyên nhân tại sao? 


Có những người có quyền cao, chức trọng nhưng không làm người khác nề 
phục, không ảnh hưởng đến người khác bởi vì kiếp trước họ có tánh hay ganh 
tỊ: Thấy ai được lợi, được danh, được người khác tôn trọng, kính nề thì họ cảm 
thấy khó chịu và ganh ghét. Người nào hay ganh tị, đỗ ky, ganh ghét khi thấy 
người khác được lợi lộc, được vinh dự v.v...thì chắc chăn người đó sẽ bị cô 
thế, không có thâm quyền hay năng lực ảnh hưởng tới người khác trong kiếp 
sống tương lai. Những người có thâm quyền được mọi người tùng phục nghe 
theo trong đời sống này là những người không ganh tị trước những thành công, 
lợi lộc, sự tôn trọng, hay sự kính nỀ của người khác. Ganh tỊ là nguyên nhân 


799 


khiến trong kiếp sông này chúng ta trở thành người không có uy quyên, không 
ảnh hưởng đến người khác. Ngược lại, không ganh tị, không đồ ky là nguyên 
nhân khiến trong kiếp sông này chúng ta có uy quyên, có ảnh hưởng đến người 
khác. 


5. Tại sao có người nghèo nàn đói khô, có người giàu sang sung túc? 


Những người nghèo khổ trong kiếp sống này là những người kiếp trước không 
biết bố thí, giúp đỡ thực phẩm, áo quần, vật dụng cho Sa Môn, Bà La Môn và 
những người khác. Họ là những người không thực hành hạnh bồ thí. Những 
người giàu có trong kiếp sống này là những người thực hành hạnh bố thí trong 
những kiếp trước. Họ đã bồ thí cúng dường thức ăn, thức uống, áo quân, thuốc 
men, vả những vật dụng khác cho mọi người. Thực hành hạnh bồ thí là nguyên 
nhân của sự giàu có, và không thực hành hạnh bồ thí hay bủn xỉn, keo kiệt là 
nguyên nhân của sự nghèo nàn. Như vậy, bủn xin, keo kiệt không dám cho ai 
thứ gì là nguyên nhân của sự nghèo khô. 


6. Tại sao có người sinh ra trong gia đình thấp kém, hạ liệt, trong giai cấp 
bân cùng, có người sinh ra trong gia đình quyên quý, trong giai câp cao 
sang? 


Những người sinh ra trong gia đình thấp kém, hạ liệt vì kiếp trước họ tự cao, 
ngã mạn, kiêu căng, tự phụ. Họ chăng hê tôn kính lễ bái những bậc đáng tôn 
kính. 


Họ không đứng dậy, tỏ vẻ kính trọng những người đáng được đứng dậy, đáng 
được kính trọng. Họ không biết nhường chỗ ngôi cho những người đáng được 
nhường chỗ. Họ không nhường lối đi cho những bậc đáng được nhường lối 
đi. Họ không tôn kính, lễ độ đối với những bậc đáng được tôn kính, lễ độ. 
Không biết tôn trọng, kính nhường là nguyên nhân của sự tái sinh vào giai cấp 
thấp kém. 


Nguyên nhân được sinh vảo gia đình quyền quý, giai cấp cao sang thì do 
những nguyên nhân ngược lại. Những người này kiếp trước không kiêu hãnh, 
tự cao, tự đại. Họ thường tôn kính lễ bái nhưng bậc đáng tôn kính lễ bái. Họ 
đứng dậy, tỏ về tôn trọng những người đáng được đứng dậy tỏ vẻ tôn trọng. 
Họ biết nhường chỗ ngôi cho những người đáng được nhường chỗ ngôi. Họ 
biết nhường lối đi cho những bậc đáng được nhường lối đi. Họ tôn kính, lễ độ 
đối với những bậc đáng được tôn kính, lễ độ. 


S00 


Tóm lại, tự cao, tự đại là nguyên nhân của sự sinh trưởng trong gia đình thấp 
kém, và không tự cao tự đại, biệt tôn kính là nguyên nhân được sinh ra ở 
những gia đình cao sang. 


7. Tại sao có người ngu dốt, thiếu trí tuệ, có người thông minh sáng suốt? 


Nguyên nhân của sự thiếu trí tuệ, nøu dốt, trì độn, và nguyên nhân của sự 
thông minh sáng suôt, trí tuệ minh mân là biệt đặt câu hỏi hay không đặt câu 
hỏi. 


Những người không chịu gần bậc thiện trí thức để học hỏi. Không chịu đặt 
câu hỏi đề biết thế nào là thiện, thế nào là ác, những gì cần phải làm, những 
gì không nên làm v.v...Những người không chịu tìm tòi học hỏi, đặt câu hỏi 
thì sẽ tái sinh thành người chậm lụt, thiếu trí tuệ hoặc dễ trở thành ngu đần. 
Những người nào luôn luôn tìm tòi, học hỏi, biết hỏi han thế nào là hành động 
thiện, thế nào là hành động ác, điều gì thích nghi và điều gì không thích nghị, 
việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Những người đó tái sinh làm người 
thông minh sáng suốt, bậc trí tuệ. Như vậy, đặt câu hỏi, tìm hiểu giáo pháp là 
nguyên nhân của sự thông minh trí tuệ, không đặt câu hỏi, là nguyên nhân của 
sự kém trí tuệ. 


Đức Phật đã trả lời câu hỏi do chàng thanh niên Subha đặt ra và cuối bài giảng 
một lân nữa, Đức Phật dạy răng: 


Tất cả chúng sinh đều có Nghiệp là gia tài của họ. Họ là kẻ thừa kế của 
Nghiệp mà họ đã tạo ra. Chính Nghiệp đã làm cho người này khác với 
người kia. 


Như vậy, Đức Phật đã trả lời cho chàng thanh niên Subha hiểu rằng: Tắt cả sự 
bất đồng của con người không phải được tạo ra bởi Thượng Đế, Chúa Trời, 
Thần Thánh hay một cái gì cả. Do Nghiệp hay những hành vi tạo tác bởi thân, 
khẩu, ý của mỗi người mà họ sẽ nhận chịu những kết quả khác nhau. Do 
Nghiệp của chính họ trong quá khứ khiến họ sống lâu hay chết yêu, giàu sang 
hay nghèo hẻn, thông minh hay ngu dốt. Chính Nghiệp đã tạo ra sự bất đồng 
trong kiếp hiện tại này. Và Nghiệp là gì mà nó tạo ra sự bất đồng của chúng 
sinh? 


Kamma (Nghiệp) thường được dịch là hành động. Thật ra, nghĩa chính xác 
của Nghiệp là tâm sở "cô ý” (Cetena) - Sự cô ý là một tâm sở hay một yêu 
tố - có nghĩa là muốn hay cố ý để làm một chuyện gì đó qua thân, khẩu, ý. 


S0I 


Nghiệp chính thật là sự có ý để làm một việc gì. Do "sự cố ý" này, người ta 
thực hiện hành động, lời nói hay ý nghĩ. Bởi vì mọi hành động, lời nói hay ý 
nghĩ đều được đi kèm với "sự có ý" hay Nghiệp. Do đó chữ Kamma hay 
Nghiệp nên dịch là sự "có ý", chứ không nên dịch là hành động. Chúng ta phải 
thận trọng về nghĩa của chữ Nghiệp, nếu không khi nói đến Nghiệp, chúng ta 
lại nghĩ đó là hành động. Nếu chúng ta muốn dùng chữ cho chính xác thì 
chúng ta phải nói Wghiệp là sự cố ý... 


Như vậy, Nghiệp hay sự cô ý là một tâm sở khởi sinh trong các loại tâm của 
chúng ta. Bởi vì, là một tâm sở nên nó có đặc tính: "khởi sinh rồi lại hoại diệt 
ngay”. Đặc tính sinh, diệt là đặc tính chung của mọi sự vật trên thế gian. Mọi 
sự vật trên thế gian là vô thường. Mọi sự vật đều có đặc tính khởi sinh rồi hoại 
diệt, đến rồi đi. Tâm sở cô ý cũng sinh và diệt như các tâm sở khác. Nhưng 
một điều cần lưu ý ở đây là: các tâm sở khác khởi sinh rôi hoại diệt ngay và 
chăng đề lại một chút ảnh hưởng nào cả. Nhưng tâm sở có ý khi hoại diệt vẫn 
còn đề lại tiềm năng đưa đến những hậu quả sau này. Tiềm năng của Nghiệp 
này nằm trong "luồng tồn sinh" (hộ kiếp) của tâm. Đó là lý do tại sao khi có 
điều kiện thuận lợi thi Nghiệp trổ quả. 
_—-oOO--- 


ĐẠO LÝ VÉ NGHIỆP 
Tỳ khưu Viên Minh & Tỳ khưu Khánh Hỷ 


Định luật nghiệp báo còn được gọi là luật nhân quả của hành động thiện hay 
bắt thiện. Theo Phật giáo, nghiệp báo không phải là định mệnh, vì vậy định 
luật nghiệp báo không cố định mà thường được xem như là những khuynh 
hướng. Theo kinh Culakammavibhanga thì thường một nghiệp nhân thiện có 
khuynh hướng đem lại một nghiệp quả lành, một nghiệp nhân bất thiện có 
khuynh hướng đưa đến một nghiệp quả dữ. 

Nếu phân tích chỉ tiết hơn chúng ta thấy nghiệp được phân loại theo bốn cách: 


1. VỀ PHƯƠNG DIỆN CÔNG TÁC có bốn loại nghiệp: 


a) Sinh nghiệp (anaka-kamma): 

Là nghiệp lực chỉ phối sự tái sinh. Thức tái sinh (patisandhi vinnana) bị chỉ 
phối bởi nghiệp này, và danh uẫn (nama khandha), sắc uẫn (rupa khandha) 
đầu tiên tùy thuộc vào sinh nghiệp này. Sinh nghiệp cũng trải dài suốt kiếp 
sông của một chúng sanh từ khi sinh ra cho đến chết. Ví dụ do sinh nghiệp mà 
một chúng sinh tái sinh trong một kiếp làm người, chư thiên hay loài thú. 


S02 


b) Trì nghiệp (upatthambhaka-kamma): 

Là nghiệp lực duy trì sự sinh tồn hay thọ mạng của một chúng sanh từ khi mới 
sinh cho đến lâm chung. Ví dụ, thiện trì nghiệp giúp cho một người được 
hưởng hạnh phúc và bắt thiện trì nghiệp làm cho đời sống người ấy đau khô 
trong kiếp sông của họ. Nếu không có trì nghiệp một chúng sinh có thể chết 
ngay từ lúc mới sinh. 


c) Chướng nghiệp (upapilaka-kamma): 

Khác với trì nghiệp, chướng nghiệp làm trở ngại sinh nghiệp khiến cho đời 
sống đang bình thường bỗng gặp khó khăn. Ví dụ một người đang mạnh khoẻ 
bỗng gặp tai nạn trở nên tàn tật, hoặc một người đang thông thái thế mà sau 
một cơn bệnh bỗng trở nên khù khờ dại dội. 


đ) Đoạn nghiệp (upaghataka-kamma): 

Nghiệp nầy có khả năng cắt đứt sinh nghiệp. Ví dụ như một vị tổng thống 
đang sống rất an lành hạnh phúc bỗng bị ám sát chết một cách bất ngờ. Người 
ta thường gọi đó là bất đắc kỳ tử. 

Bắt đắc kỳ tử không phải do định mệnh hay số phận, cũng không phải oan 
uống mà chính vì đoạn nghiệp của một người quá mạnh khiến cho kiếp sống 
bị đứt đoạn nữa chừng. 


2. VÉ PHƯƠNG DIỆN NĂNG LỰC CỦA QUÁ BÁO có bốn loại nghiệp: 


a) Cực trọng nghiệp (garuka-kamma): 

Là nghiệp lực rất mạnh, nếu là nghiệp ác cực mạnh như giết cha, giết mẹ, giết 
Arahán, chia rẽ Tăng hoặc gây thương tích cho Đức Phật thì sẽ sa đọa vào địa 
ngục vô gián nên còn gọi là vô gián nghiệp. Nếu là nghiệp thiện cực mạnh 
như đắc được các bậc thiền định thì được sinh lên các cõi trời hữu sắc hoặc 
VÔ sắc. 


b) Cận tử nghiệp (asannaka-kamma): 

Là nghiệp tạo lúc lâm chung. Nghiệp này có thể là hành động, lời nói, ý nghĩ 
hay là phản ứng của tâm khi nhớ lại những nghiệp đã làm lúc sanh tiền ngay 
trong giây phút hấp hồi. Có 3 hiện tượng xuất hiện trong giờ phút lâm chung 
là: 


- Nghiệp (kamma): người đang hấp hối có thê thấy lại một nghiệp nào đó đã 


làm trong lúc sinh tiền, như người hung ác có thê thấy lại hành động sát hại 
của mình, người lương thiện có thê thấy hành động bồ thí... 


S03 


- Nghiệp tướng (kammanimitta): lúc lâm chung người ta có thể thấy một vài 
chỉ tiết nổi bật nào đó trong nghiệp đã làm, như người sát sinh thường thấy vũ 
khí hoặc máu me, người có tín tâm thường thấy điện thờ hoặc trầm hương 
nghi ngút... 


- Thú tướng (gatinimitta): người sắp chết có thể thấy trước cảnh giới mà người 
ấy sẽ tái sinh vào. Như người thường làm phước thiện sẽ thấy cõi chư thiên, 

trái lại người thường làm điều ác sẽ thấy cảnh địa ngục. Chữ thú (gati) ở đây 
có nghĩa là hướng đi tái sinh. Thiện thú (sugatI) là hướng các cõi thiện như 
cõi trời, người. Ác thú (duggati) là hướng các cõi ác như cõi ngạ qui, súc sanh. 


Cận tử nghiệp rất quan trọng trong việc tái sinh, một người có thể làm nhiều 
việc thiện nhưng ngay khi chết nhớ lại một điều ác nào đó rồi sanh vào cảnh 
khổ. Trái lại một người làm nhiều điều ác nhưng lúc lâm chung giữ được tâm 
niệm lành thì vẫn được sanh vào nhàn cảnh. Tuy nhiên những hành động thiện 
hay ác kia vẫn phải trả quả sau đó hoặc được tích trữ cho đến khi đủ duyên sẽ 
trổ quả bất cứ lúc nào. 


c) Tập quán nghiệp (acinna-kamma): 

Là nghiệp thường tạo tác trong đời sống hàng ngày của chúng ta và nó đã trở 
thành tập quán. Nghiệp nây có thể thiện hoặc bắt thiện. Bắt thiện như người 
đồ tế có thói quen sát sanh, người ác khẩu có thói quen chưởi mắng. Thiện 
như người tu hành có thói quen niệm Phật, nhà từ thiện có thói quen ban phát. 
Do đó, nếu là tập quán bất thiện dù nhẹ cũng rất nguy hiểm cho sự tiến hoá. 
Trái lại nêu là tập quán thiện thì dù nhỏ cũng đem lại nhiều kết quả lợi ích. 


đ) Tích lũy nghiệp (katatta-kamma): 

Là những nghiệp lực còn tàng trữ trong vô thức (bhavanga) chưa đến lúc trổ 
quả vì chưa hội đủ cơ duyên hay điều kiện thuận tiện. Chính vì nghiệp nầy 
chưa trả quả mà nhiều người nghĩ rằng kẻ làm ác không bị quả báo. Câu 
nói:"Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hoàn bất báo, thời thần vị 
đáo"(thiện ác đều có báo ứng, nếu chưa báo ứng chỉ là do thời giờ chưa đến) 
có thê giải thích được điều nây. 


3. VỀ PHƯƠNG DIỆN THỜI GIAN BÁO ỨNG nghiệp được chia làm bốn 
loại: 


a) Hiện báo nghiệp (ditthadhammavedaniya-kamma): 
Là những nghiệp có hậu quả ngay trong kiêp hiện tại. Như một người biên lận 
công qui bị tịch biên tải sản, hay một kẻ sát nhân bị băn chết tại hiện trường. 


S04 


Tuy vậy cũng khó nói được chính xác nghiệp nào có quả hiện tại vì đôi khi đó 
là quả của nghiệp quá khứ do duyên tương đồng mà trô quả chứ không phải 
là quả của nghiệp hiện tại. Điều nầy cần chiêm nghiệm kỹ bằng trực giác để 
cảm nhận hơn là phán đoán bằng lý luận. 


b) Sanh báo nghiệp (upapaJJavedaniya-kamma): 

Là những nghiệp đem lại hậu quả ngay trong kiếp sau. Như một người kiếp 
nây thường bố thí cúng dường kiếp sau sinh ra được giàu sang tôn qui, trái lại 
một người trộm cắp gian xảo kiếp sau bị khốn khổ nghèo hèn. Tích xưa có 
một người tỳ nữ vừa mới dâng cúng Đức Phật một cành hoa mướp với tâm vô 
cùng hoan hỷ thì trên đường về bị bò húc chết, ngay khi đó được sinh làm tiên 
nữ trên cõi trời với dung sắc tuyệt mỹ không vị tiên nữ nào sánh kịp. Đó là 
sanh báo nghiệp. 


c) Hậu báo nghiệp (Aparapariya vedaniya-kamma): 

Nếu nghiệp chưa được trả quả trong kiếp hiện tại hay trong kiếp kế cận, thì sẽ 
cho quả trong bất cứ một kiếp nào về sau khi hội đủ điều kiện. Đôi khi một 
nghiệp đã được trả quả trong hiện tại hoặc kiếp sau nhưng dư âm của nó vẫn 
còn gây hậu quả trong nhiều kiếp sau đó cũng gọi là hậu báo nghiệp. Trong 
trường hợp một người lương thiện nhưng khi lâm chung vì một chướng duyên 
đã khởi tâm bắt thiện, do cận tử nghiệp đó phải tái sanh vào cõi khổ trong kiếp 
sau, vì vậy những nghiệp lành của người này trở thành hậu báo nghiệp. Trái 
lại một người thường tạo nghiệp bất thiện nhưng khi lâm chung nhờ một thiện 
duyên đã khởi tâm lành có thể tái sanh vào nhàn cảnh nên những nghiệp ác 
của người ấy sẽ trồ quả trong những kiếp bất định về sau. 


Đó là lý do tại sao một vài đạo sĩ khi thấy một chúng sinh làm ác sau khi thân 
hoại mạng chung vẫn được sinh vào nhàn cảnh và kết luận rằng không có kết 
quả của hành động thiện ác. Thật ra, vì họ chỉ thấy được một vài kiếp sống 
chứ chưa chứng kiến được toàn diện hiện tượng nhân quả nghiệp báo. 


đ) Vô hiệu nghiệp (ahosikamma): 

Là những nghiệp đáng lý có kết quả trong kiếp hiện tại hay kiếp sau, nhưng 
không hội đủ điều kiện đề trổ quả nên trở thành vô hiệu. Ví dụ một vị thánh 
A-na-hàm sau khi viên tịch sinh lên cõi trời sắc giới rồi từ đó đắc quả A-la- 
hán, và sẽ nhập diệt tại đó chứ không trở lại cõi người, nên dĩ nhiên là những 
nghiệp chưa kịp trả quả trở thành vô hiệu. Nhất là trường hợp Đức Phật và các 
vị Arahán, những nghiệp lực yếu ớt còn dư sót không chỉ phối được các Ngài. 


4. VỀ PHƯƠNG DIỆN CẢNH GIỚI nghiệp cũng được chia làm 4 loại: 


S05 


a) Dục giới bất thiện nghiệp (kamavacara akusala-kamma): 

Là những nghiệp tạo tác với tâm bắt thiện ở cõi dục nên trả quả trong bốn ác 
đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la hoặc làm người trong tình trạng bất 
hạnh. Đó là những nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói chia rẽ, nói 
lời ác, nói vô ích, tham lam, sân hận và tà kiến. 


b) Dục giới thiện nghiệp (kamavacara-kusala-kamma): 

Là những nghiệp tạo tác với tâm thiện ở cõi dục nên trả quả ở sáu cối trời dục 
giới, ở đó được hưởng đời sống an lạc dưới hình thức chư thiên, hoặc trả quả 
làm người được sông hạnh phúc. Những nghiệp nảy là phóng sanh, bồ thí, tiết 
dục, chân thật, nói hòa hợp, nói ái ngữ, nói hữu ích, không tham, không sân 
và chánh kiến. 


c) Sắc giới thiện nghiệp (rupavacara-kusala-kamma): 

Là thiện nghiệp thuộc các bậc thiền định hữu sắc, như những người đắc từ sơ 
thiền đến tứ thiền hữu sắc, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được hưởng quả 
trong mười sáu cõi sắc giới thiên. Ở đó phạm chúng sống rất an tịnh, tạm thời 
không bị các nhân tham, sân và sỉ chi phối. 


d) Vô sắc giới thiện nghiệp (arupavacara-kusala-kamma): 

Là thiện nghiệp thuộc các bậc thiền định vô sắc, như những người đắc thiền 
không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
sau khi lìa cõi dục được sinh lên bốn cõi vô sắc giới thiên, trong đó đời sống 
rất vi tế, thanh tịnh và tự tại, các vị chư thiên ở đó sông rất lâu nhưng đến khi 
quả báo không còn hiệu lực, họ cũng phải trở lại dục giới chịu những quả vui 
khô họ đã tạo trước kia. 


Như vậy nghiệp là một định luật nhân quả công băng, trong đó có tự do và 
trách nhiệm, khác hăn với thuyết định mệnh cho răng con người phải chịu sỐ 
phận mà tạo hoá đã định săn, họ không có quyên I tự do quyết định vận mệnh 
của mình. Và dĩ nhiên như thế con người không cần phải chịu trách nhiệm về 
mọi hành động cá nhân, vì trách nhiệm đó đã có Trời Đất gánh vác. 


Nếu nói rằng đạo Phật không nêu cao nhân vị thì quả thật quá sai lầm vì trong 
nghiệp lý con người được hoàn toản tự do hành động và chịu trách nhiệm về 
sự tự do của mình. Trái lại, chính thuyết thiên mệnh mới xem thường nhân vị 
con người, vì theo đó con người phải luôn luôn tuân thủ thiên ý nếu không sẽ 
bị trừng phạt, chứ không có quyên tự quyết. Nếu được quyết định thì cũng 
phải thuận theo thiên ý nên con người không bao giờ được bình đăng với Trời 


S06 


Đất. Đạo Phật không những tôn trọng nhân vị mà còn cố găng nâng nhân vị 
đó lên Phật vị một cách hoản toàn bình đăng. 


Chúng ta đã định nghĩa, phân loại các phương diện khác nhau của nghiệp, một 
thực kiện luôn có mặt trong đời sống mà mỗi người CÓ thể tự mình quan sát, 
chiêm nghiệm, trực nhận hàng ngày. Bây giờ để phân biệt những điểm đồng 
dị, chúng ta hãy so sánh chữ nghiệp được dùng trong Phật giáo và trong các 
tôn giáo khác. 


Trước hết, chúng ta hãy so sánh với chủ trương của đạo Jain, theo đó con 
người không thể phát triển đức dục và trí dục nếu chưa trả hết tất cả những 
hậu quả bất thiện của tiền nghiệp. Vì vậy tôn giáo này dạy tín đồ phải thực 
hành khổ hạnh đề sớm được thoát khỏi ảnh hưởng của tội lỗi mà họ đã làm 
trong những kiếp quá khứ. Mặt khác, đạo Jain chủ trương khác hắn với Phật 
giáo rằng giá trị hành động đạo đức tùy thuộc vào thân hơn là ý. 


Trong kinh Digha Nikaya (Trường bộ) có ghi lại trường hợp một vị đạo sĩ, 
thuộc đạo Jain mà thời đó gọi là Nigantha, đến yết kiến Đức Phật. Sau đây là 
một mẫu đối thoại trong Trường Bộ Kinh: 


"Khi đạo sĩ Digha chào hỏi Đức Thế Tôn và an tọa, Đức Phật hỏi đạo sĩ: 

- Nầy đạo sĩ, trong đạo Nigantha, vị giáo chủ Nataputta dạy có bao nhiêu loại 
nghiệp? 

- Bạch đức Gotama, trong đạo của chúng tôi, vị giáo chủ Nataputta không hề 
nói đến cái nghiệp nhưng chỉ dạy về cái tội mà thôi. 

- Vậy có bao nhiêu thứ tội? 

- Bạch Ngài, tội có ba loại: tội do thân, do khâu và do ý. 

- Trong ba tội ấy tội nào nặng hơn hết? 

- Bạch Ngài, chính tội của thân nặng hơn cả. 

Sau khi xác nhận ba lần như thế, đạo sĩ Digha hỏi lại Đức Phật: 

- Bạch đức Gotama, còn theo giáo pháp của Ngài có mấy thứ tội? 

- Ny đạo sĩ, trong giáo pháp của Như Lai không hè nói đến tội, nhưng chỉ nói 
về nghiệp mà thôi. 

- Bạch Ngài, vậy có bao nhiêu thứ nghiệp? 

- Nghiệp cũng có ba loại: nghiệp thân, nghiệp khâu và nghiệp ý. 

- Bạch Ngài, trong ba loại nghiệp ấy, loại nào quan trọng nhất? 

- Nầy đạo sĩ, chính ý nghiệp là quan trọng nhất". 


Qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy chủ trương về nghiệp giữa Phật giáo và đạo 
Jain không hoàn toàn giông nhau. Phật giáo xem hành động có chủ ý mới tạo 


SÚ7 


nghiệp, một đàng cho răng dù vô tình hay có ý vẫn có giá trị thiện ác như 
nhau. Hai quan điêm như thê không thê bị đông hóa được. 


Một chủ trương khác của giáo phái khổ hạnh Ajivika cho rằng tất cả những 
hành động cũng như những kinh nghiệm hiện tại hoàn toản bị chi phối bởi 
tiền nghiệp. Trong khi đó đạo Phật không chấp nhận thuyết tiền định và xem 
nghiệp quá khứ chỉ là một trong những yếu tố chi phối đời sống hay kinh 
nghiệm vui khổ của con người mà thôi. Theo đạo Phật, con người không phải 
sông tùy thuộc hoàn toản vào nghiệp quá khứ mà chịu ảnh hưởng của nhiều 
yếu tố khác nhau: 


- Yếu tố ngoại giới: như điều kiện thời tiết, ảnh hưởng của vị trí, phương 
hướng, cũng như những tình trạng xã hội... 


- Yếu tô vật lý: là những điều kiện vật chất, những ảnh hưởng của hiện tượng 
vật lý. 


- Yêu tô sinh lý: là điêu kiện câu tạo, vận chuyên và tiên hóa của cơ thê, kê cả 
luật di truyền. 


- Yếu tô tâm lý: là những quy luật cầu tạo và vận hành tự nhiên của tâm như 
thây, nghe..., biệt, tình cảm, lý trí v.v. 


- Yếu tố nghiệp lý: tức là nguyên lý nhân quả của hành động cô ý như chúng 
ta đã định nghĩa và phân loại ở trên. 


Như vậy đời sống con người phối hợp bởi nhiều yếu tố và ảnh hưởng bởi 
nhiều môi trường chứ không hoàn toản do nghiệp quá khứ của mình (sayam 
katam), không do quyết định độc đoán của một ngoại nhân nào (param katam), 
cũng không ngẫu nhiên mà có (adhicca samupanna). Con người cũng như vạn 
hữu đều hình thành bởi nhiều nhân duyên (paticca samuppanna). Nếu chúng 
ta hiểu rõ tất cả những điều kiện đó thì có thể sông hài hòa với thiên nhiên, 
làm chủ chính mình đề đạt đến chỗ tự tại vô ngại. 

Đạo Phật nhằm mục đích cắt đứt mọi điều kiện ràng buộc con người để đưa 
đến vô điều kiện (unconditioned) tức là Niết-bàn, là giải thoát. 


Where ïs all the Kamma Stored? 


An action (kamma) once performed, 1s finished as far as 1ts performance 1s 
concerned. It 1s also Irreversible. What remains of the action 1s 1ts potential, 


S08 


the Inevitability of 1ts result (vipaka). Even within a lifetime, a person has 
performed a lot of actions, eIther moral or Iimmoral. So he must have 
accumulated a lot kamma. Where 1s all this kamma stored? In answer to this 
question by King Milinda, the Ven. Nagasena replied: 


“Kamma 1s not stored somewhere 1n this fleeting conscIousness nor 1n any 
part of the body. But dependent on mind and body, 1t rests, manifesting 1tself 
at the opportune moment, Just as mangoes are not said to be stored somewhere 
1n the mango tree, but dependent on the mango tree they lie, spriInging up In 
due season”. 


In the same way, fire 1s not stored in a match but under the right conditions of 
Íriction, the match wIll produce fire. Kamma 1s an 1ndividual potential that 1s 
transmitted from one exIstence to another. 


Nghiệp chứa đựng ở đâu? 


Một lần nọ, vua Milanda hỏi Đại đức Nagasema rằng: "Bạch Ngài, Ngài có 
thê chỉ cho tôi biêt Nghiệp chứa đựng ở đâu không?" 


Ngài Nagasema trả lời:"Không thê nào, nói một cách chính xác, Nghiệp được 
tồn trữ ở đâu. Nhưng Nghiệp tuỳ thuộc vào luồng bhavanga (luồng tổn sinh, 
luồng hộ kiếp), tuỳ thuộc vào Vật Chất và Tâm. Khi luồng tồn sinh gặp điều 
kiện thuận lợi thì Nghiệp sẽ trổ quả". 


Mặc dầu, chúng ta không thê nói một cách chính xác Nghiệp đã được tích trữ 
ở đâu, nhưng khi có điều kiện thuận tiện để cho Nghiệp tốt trồ sinh thì sẽ có 
quả. Như vậy, Nghiệp này, sự cô ý này, khi biến mất thì nó còn để lại một cái 
gì đó, đề lại tiềm năng trong luồng tồn sinh (bhavanga) của chúng sinh, khi có 
điều kiện thuận tiện thì chúng sinh sẽ nhận chịu hậu quả. 


Ngài Nagasema đã đưa ra một ví dụ về cây xoài: “Chúng ta không thể nào 
nói răng trái xoài đã chứa ở đầu trong cây xoài: ở trong rê, trong thân, hay 
trong cành, nhưng khi đến mùa, khi có đủ độ âm, khi có thời tiết thích hợp, 
khi có điều kiện thuận lợi...thì quả sẽ hình thành và cây sẽ trỗổ quả. Cũng vậy, 
mặc dầu không thể nói Nghiệp cất chứa ở đâu, nhưng khi có đủ điều kiện 
thuận tiện thì chúng ta sẽ nhận được quả của Nghiệp. 


Sau khi đã hiểu thế nào là Nghiệp, chúng ta cũng cần nên hiểu những gì không 
phải là Nghiệp. 
S09 


Một số học thuyết quan niệm răng con người bị chỉ phối bởi Số Phận hay Tiền 
Định. Và Số Phận hay Tiền Định là cái gì được áp đặt lên chúng sinh bởi 
quyền lực kỳ diệu khó biết được, hoặc bởi thần thánh, bởi Thượng Đề, bởi 
Phạm Thiên...Nghiệp không phải là Số Phận hay Tiền Định theo quan niệm 
đó. 


Mỗi khi chúng ta đau khổ về chuyện gì hay mỗi khi chúng ta đạt được cái gì 
ta muôn, chúng ta nói: "Đây là quả của Nghiệp”. Hay là chúng ta chỉ đơn giản 
nói: "Đây là Nghiệp của ta". 


Nhưng nếu gọi hay định nghĩa Nghiệp là Số Phận hay là Tiên Định đã được 
đặt định lên kẻ khác thì Nghiệp ta nói đây không phải là Sô Phận hay Tiên 
Định đó. 


Kamma (Nghiệp) là những gì chúng ta đã cố ý làm trong quá khứ, và ta 
nhận chịu hậu quả của Nghiệp mà (a đã tạo, nhưng quả của Nghiệp đã 
tạo có thê xảy ra trong hiện tại hay tương lai. 


Một câu hỏi kế tiếp là: Chúng ta có thể biến đổi hay cải thiện các tác động 
hay hậu quả của Nghiệp không? 


Ngay cả Đức Phật cũng không can thiệp vào sự tác động của Nghiệp. Khi 
hoàng tử Vidudabha giết hại thân quyến của Đức Phật, Đức Phật không thê 
can thiệp được bởi vì đây là quả của Nghiệp mà thân quyến của Đức Phật đã 
tạo ra trước đây nên họ phải bị hoàng tử Vidudabha tiêu diệt. Như vậy, Đức 
Phật không thể ngăn chặn quả khổ mà thân bằng quyến thuộc của Ngài phải 
trả! Lý do là vì luật Nghiệp báo là một luật tự nhiên. Luật Nghiệp báo không 
do al tạo ra. Luật Nghiệp báo không do Thượng Đề, ông trời hay thánh thần 
nào tạo ra cả. Do đó không ai có thê can thiệp vào tác động của Nghiệp! 


Mặc dầu không thể can thiệp vào tác động của Nghiệp, nhưng chúng ta có thê 
biến đổi được phần nào tác động của Nghiệp. Đó là chúng ta có thể tạo ra 
những điều kiện bất thuận lợi cho Nghiệp bắt thiện trổ quả. Nghĩa là chúng ta 
có thê làm cho Nghiệp bất thiện chậm trổ quả hơn, vì Nghiệp chỉ trỗ quả khi 
có điều kiện thuận lợi. Khi không có điều kiện thuận lợi thi Nghiệp sẽ chờ ở 
đó. Do đó chúng ta có thể trì hoãn được sự trổ quả của Nghiệp trong một thời 
gian. 


Tuy nhiên vào lúc giác ngộ đạo quả A La Hán tất cả các Nghiệp đều bị tiêu 
diệt. Tâm đạo vào lúc giác ngộ tâng thánh thứ tư được gọi là "Tâm đã hoàn 


610 


thành trách nhiệm tiêu diệt Nghiệp” nên không có quả của Nghiệp trong tương 
lai. 


Nói cách khác, vị A La Hán hay Đức Phật không còn tích luỹ những Nghiệp 
mới nữa. Những tác động của các Ngài hay Nghiệp của các Ngài được gọi là 
"Kimya" (Duy Tác) nghĩa là chỉ có tác động, chỉ có hành động xảy ra...Các 
Ngài vận còn nhận quả của Nghiệp cũ, như Đức Phật vẫn còn đau khổ vì bị 
nhức đầu v.v...Những vị A La Hán khác vẫn bị đau khổ bởi bệnh tật và còn 
nhận chịu những quả của Nghiệp quá khứ, như Ngài Mục Kiền Liên 
(Mogallana) đã bị 500 tên cướp giết chết v.v... 


Như chuyện Angulimala (Vô Não) đã giết cả ngàn người, Đức Phật đến gặp 
ông ta và dạy đạo cho ông, sau đó ông trở thành một nhà sư và đắc quả A La 
Hán. Là một vị A La Hán, nhưng trước khi chết Ngài Angulimala còn phải 
chịu đau khổ vì hậu quả của những Nghiệp bất thiện Ngài đã làm. Nếu không 
trở thành một vị A La Hán, những Nghiệp bắt thiện này Ngài sẽ trả trong nhiều 
kiếp. Nhưng sau khi đắc quả A La Hán, Ngài Angulimala không còn tái sinh 
nữa, nên khi chết những Nghiệp ác mà Ngài đã làm không thê cho quả. Như 
vậy, đối với Ngài Angulimala, Nghiệp bất thiện đã trở thành vô hiệu. 


Giống như trường hợp một người sau khi phạm tội đại hình thì bị chết, và vì 
người này đã chết rồi nên quan toà không thê xử phạt y nữa. Cũng vậy, khi 
một vị A La Hán tịch diệt, các Ngài không còn tái sinh nữa. Bởi vì không còn 
tái sinh nữa nên những Nghiệp cũ không thể trả quả cho các Ngài sau khi các 
Ngài chết. Nghiệp của các Ngài trở thành vô hiệu quả... 


Hòa Thượng Silananda giảng - Sư Khánh Hỷ soạn dịch (do Quảng Tuệ Dung 
Sưu Tầm) 
-—-0Oo--- 

Theo các vị Lạt Ma Tây Tạng thì trên thế gian vẫn có nhiều người tuy bị luật 
sinh tử luân hồi chi phối, nhưng vì họ có trí óc sáng suốt, phát triển về tâm 
linh và trí tuệ hơn người nên biết rõ mục đích mình phải đến và tránh các cạm 
bẫy do vọng tưởng và cái bản ngã chi phối. Chính nhờ cái ý tưởng cao cả, 
cương quyết, trong sáng và hướng tới mục đích vị tha theo tâm nguyện mà họ 
không bị lôi cuôn vào những con đường bất định trong khi luân hôi chuyên 
kiếp. Vì thế cuộc đời họ ít chịu cảnh khổ đau. Nhưng nhiều người về sau tuy 
có thể thoát khỏi vòng ràng buộc của sự tái sinh, họ vẫn có ý hướng muốn 
quay trở lại cái vòng luân hồi lần nữa với mục đích vị tha bằng cách chọn kiếp 
đầu thai theo mục đích mình. 


S11 


Đây là trường hợp của những nhà tu hành, những vị chân tu ở Tây Tạng. 
Người Tây Tạng thường tự hào qua kinh sách răng nơi rặng Tuyết Sơn hàng 
năm có nhiều vị Lạt Ma đã quyết định chọn kiếp luân hồi nào đó để hoàn tất 
lời nguyện của mình. Họ là những người muốn rằng sau khi chết, họ phát 
nguyện đầu thai vào một nhân vật nào, ở vùng nào đó với mục đích là cứu 
giúp nhân loại hoặc vì họ nhận thấy khi sống họ chưa hoàn tất ý nguyện mình 
nên muốn đầu thai lại để tiếp tục công việc còn bỏ dở. Người Tây Tạng gọi 
họ là các vị Hóa thân mà cao hơn nữa là những vị Phật. 


Theo kinh Phật giáo thì những vị Bồ Tát đôi khi có nhiều ý chí vô cùng to lớn. 
Những ý chí ấy được gọi là nguyện (pranidhana) hay nguyện lực 
(purvapranidhana): Phật À Di Đà (Amitabha) có 48 nguyện, Đức Địa Tạng 
(Kshiuigarbha) có 10 nguyện, _cũng giông Đức Phố Hiền Bồ Tát 
(Samantabhadra) có 10 nguyện. Mỗi vị có nhiều điều mong mỏi cứu độ chúng 
sanh khác nhau như Đức Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát (Manjusri) mong bắt Cứ a1 
đến với ngài đều có được trí tuệ siêu việt hoặc Đức Phật A Di Đà muốn chúng 
sanh sau khi chết đến được cõi an lành tịnh độ và thành Phật đạo. 


Những vị Bồ Tát (Bodhisattva) là vị Phật đáng lý nhập Niết Bàn nghĩa là đã 
thoát khỏi sự tái sanh, luân hồi, nghiệp quả, nhưng vì họ còn thấy. chúng sanh 
đau khô trong bể trầm luân nên không nỡ nhằm mắt bước vào hắn trong cÕi 
Niết Bàn an lạc mà tự nguyện đầu thai trở lại mong cứu giúp kẻ phảm trần 
thấy rõ con đường phải đi, không còn lầm lạc.. 


(Husband/Wïife) Karma 


There can definitely be a strong karmic element between husband and wIfe. 
You will most likely be drawn to a particular person and marry that person 
because of a karmic tie. Often what we think of as romantic love 1s really a 
tool to learn and grow. This 1s why sometimes when we try to make someone 
fall in love and marry us we fall, because we are not meant to be with that 
person from the karmic poInt of view. 


As with all aspects of spiritual srowth, what becomes paramounft1n a marriaøe 
are the lessons you learn as well as how, together, you serve the divine plan. 
Look at how you are perfecting yourself In that relationship rather than 
looking for the perfect relationship. Are you handling that relationship In the 
best possible way? Are you kind and g1ving? Or 1s your love overly selfish? 


S12 


One of the bigøest decIsions we make 1n life 1s who to marry. Some people 
regconize the one they w1ll marry very quickly, while for others 1t”s not always 
easy to regconIze the right person. There are tImes when we miss the boat and 
marry the wrong person altogether. Many times, these marrlages don't last, 
but sometimes they do, and the karmic chart of each person has to 
accommodate the new situation. However, you wIll still have to return 1n a 
future life to marry the person you were originally meant to be with. 


What kind of karma brings two people together in marriage? The 1nstitution 
Of marriage 1s sacred. In todayˆs world, we tend to think of marriaøe more as 
a cIvil and legal commitment, but 1t 1s first and foremost a spiritual reunion. 
There 1s a wonderful connection of two auras between people who marry In 
love. Each partner brings his or her own strengths to the relatonshIp. lt 
mirrors the dynamic/magnetic attrIbutes of God and life 1tself. 


Perhaps what frightens some people when 1t comes to marrlage 1s that when 
you marry, you take on an aspect ofthe other person”s karma. Now what does 
this mean? This means that you wIll share 1n the karmic conditilons oŸ your 
Spouse. In marrlage, both Individuals bear the good and the bad of what 1s in 
the destiny of their partner. If your spouse has money karma, or Job karma, or 
family karma, you wIÏll share 1n that experlence. 


Why 1s this so? It comes back to love. You do this out of love for the other 
person. Your willingness to sacrifice and be supportIve oŸ your spouse 1s an 
act of Divine Love. Thịs 1s why a good marrlage can teach us so mụuch about 
love. Of course, this doesn”t mean 1f your spouse wanfts to rob the bank 

that you should Join 1n. You re stIll accountable for your personal actlons. 


It 1s truly traøic that too many marrlages are not happy. Sometimes this 1s the 
result of past karma coming full circle, sometimes 1t 1s not. There are no 
simple answers. You must evaluate the situation on 1(s own terms. 

If you are 1n a difficult situation with your spouse, do your best to turn things 
around. If you have done your best and the situation 1s still hostile or has 
moved Into a physIcally abusive relationshiIp, then you have to leave. No one 
has the right to abuse another, no matter what the karma 1s. Two wrongs do 
not make a ripht. These are unfortunate situatlons where you may have to 
leave a relatlonship when 1t becomes unbearable, leaving the karma 
unresolved. In these situatlons, you wIll come back 1n the future lifetime to 
fully resolve what was leff undone. This 1s why 1f”s so Important to do your 
best to work things out. 


613 


The truth 1s, many people today divorce too quickly. They bail out of the 
marriage at the first sign of conflict, and 1f there 1s karma 1nvolved, 1t delays 
the resolution of that karma. However, there are tines when the divorce can 
be karmc. It 1s possible that you are not meant to be with the same person 
your whole life or you are meant to marry more than one person 1n a single 
life. This 1s something you must search out very carefully In your own heart. 


Nghiệp quả nhân duyên giữa vợ chông, cha mẹ và con cái 


Đức Phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ. Cùng khám 
phá nghiệp quả giữa vợ chông, cha mẹ và con cái: 


“Có thể người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả nợ cho bạn. 
Đứa con trai ở kiếp này, là chủ nợ của bạn ở kiếp trước, để đòi món nợ chưa 
trả. Đứa con gái ở kiếp này, là người tình ở kiếp trước, tới vì tình cảm chưa 
dứt. Người tình kiếp này, là vợ chồng của kiếp trước tới nói tiếp phần duyên 
phận chưa dứt. Hồng nhan tri kỷ của kiếp này là anh em của kiếp trước tới 
chia sẻ những tâm sự chưa nói hết. Người giàu có kiếp này là người giàu lòng 
thiện kiếp trước, tới nhận phần công đức đã phát ra từ kiếp trước.. . Đây không 
phải là mê tín mà là nhân quả luân hồi, là số kiếp. Phật thường nói răng nếu 
không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ”. 


Bất cứ việc gì, bất cứ người nào, trong gia đình (ngay cả ngoài gia đình, bề 
trên, cấp dưới...) phảm làm khiến cho ta tôn hại, đều phải gánh chịu thọ báo. 
Gia quyên lục thân, đều do tứ nhân tương tụ (tứ nhân là trả nợ, đòi nợ, trả ơn 
và báo oán) bất luận chúng ta thọ báo bao nhiêu oan ức, không những không 
được sân hận, ngược lại phải sám hồi cho nghiệp chướng của chính ta, tội 
nghiệp của quá khứ hay đời trước nay phải trả, nếu đem lòng sân hận, làm sao 
không tạo thêm nghiệp mới, “Chúng sanh oan oan tương báo đến bao giờ mới 
hết, nêu biết lấy ân báo oán thì oán liền tiêu trừ”. 


Tất cả mọi nơi đều có oan gia trái chủ đến gây nạn (làm khó dễ) chúng ta phải 
phản tỉnh lại, tại sao họ không tìm người khác để gây phiền phức, đều do trong 
quá khứ hay đời quá khứ, chúng ta có làm điều gì sai lỗi với họ, ta phải tu 
nhẫn nhục, làm nghịch tăng thượng duyên, lúc đó mọi oán thù trong quá khứ 
nhờ đó mà được tiêu trừ. 


Có rât nhiêu người kêt hôn nhưng suôt đời chăng có con, vì sao? 


S14 


Chắng có duyên! Con cái phải có duyên với quý vị thì chúng mới đầu thai vào 
nhà quý vị. Chúng nó chăng có duyên với quý vị, sẽ chăng đầu thai vào nhà 
quý vị. Nói cách khác, chúng nó đi đầu thai, phải tìm đối tượng. Quý vị mong 
cầu chúng nó, chưa chắc chúng nó đã đề ý tới quý vị! Tìm đối tượng nào? Có 
mối quan hệ trong đời quá khứ. Trong kinh, đức Phật đã nói bốn loại nhân 
duyên. 


1) Loại thứ nhất là báo ân. Trong quá khứ (hay đời quá khứ), đôi bên có ân 
huệ với nhau, lần này chúng nó lại thấy quý vị, bèn đâu thai vào nhà quý vị, 
sẽ trở thành con hiếu, cháu hiền, đến để báo ân tình xưa. 


2) Loại thứ hai là báo oán. Trong quá khứ (hay đời quá khứ), quý vị kết cừu 
hận với họ. Gặp gỡ lần này, họ đến làm con cái quý vị, mai sau lớn lên sẽ 
thành đứa con khiến cho gia đình suy bại, khiến cho quý vị nhà tan, người 
chết, nó đến để báo thù quý vị..! Vì thế, chớ nên kết oán cừu cùng kẻ khác. 
Kẻ oán cừu bên ngoài có thể đề phòng, chứ họ đến đầu thai trong nhà quý vị, 
làm cách nào đây? Quý vị hại người đó hay hại chết kẻ đó, thần thức kẻ ấy sẽ 
đến làm con cháu trong nhà quý vị. Đó gọi là “con cháu ngỗ nghịch” khiến 
cho nhà tan, người chết..! 


3) Loại thứ ba là đòi nợ. Đời quá khứ, cha mẹ thiếu nợ chúng nó, chúng nó 
đến đòi nợ. Nếu thiếu nợ ít, nuôi hai, ba năm, con bèn chết. Nếu thiếu nợ 
nhiều, đại khái là nuôi đến khi tốt nghiệp đại học, sắp có thể làm việc bèn chết 
mất. Nợ đã đòi xong, nó bèn ra đi. 


4) Loại thứ tư là trả nợ. Con cái thiếu nợ cha mẹ quá khứ (hay đời quá khứ) 
hiện tại hay đời này gặp gỡ, nó phải trả nợ. Nó phải nỗ lực làm lụng để nuôi 
nâng cha mẹ. Nếu nó thiếu nợ cha mẹ rất nhiều, nó cung phụng cha mẹ vật 
chất rất 4rọng hậu. Nếu thiếu nợ rất ít, nó lo cho cuộc sông của cha mẹ rất tỆ 
bạc, miễn sao quý vị chăng chết đói là được rồi. Hạng người này tuy có thể 
phụng dưỡng cha mẹ, nhưng thiếu lòng cung kính, chăng có tâm hiểu thuận. 
Báo ân bèn có tâm hiểu thuận, chứ trả nợ chăng có tâm hiếu thuận. Thậm chí 
trong lòng chúng nó còn ghét bỏ, chán ngán cha mẹ, nhưng vẫn cho quý vị 
tiền để sống, nhiều hay ít là do xưa kia quý vị thiếu chúng nó nhiều hay ít. 


* Nhưng cũng có thể họ có nhiều duyên nợ với chúng sanh nhưng lại đi gieo 
nhân không con (như phá thai, sát sanh, giết người...) ở quá khứ hay tiền kiếp 
nên hiện tại lại phải trả nghiệp nên không có con hoặc họ muốn có con thì 
phải sám hối, và làm thật nhiều việc tốt, hướng thiện và phóng sanh... Nói 
chung thì đường đi của Luật nhân quả rất phức tạp khó ai thấu hiểu hết. 


615 


Đức Phật dạy rõ chân tướng sự thật, người một nhà là do bốn loại quan hệ ẫy 
mà tụ hợp. Gia đình là như thế, mà người trong một họ cũng là như thế. Ân, 
oán, nợ nần nhiều, bèn biến thành cha con, anh em một nhà hay ân oán, nợ 
nần ít hơn cũng có thể biến thành thân thích, bầu bạn. Do đó, giữa người và 
người với nhau đều có duyên phận. Quý vị đi đường, một kẻ xa lạ gật đầu 
mỉm cười với quý vị cũng là do duyên phận xưa kia. Thấy một kẻ xa lạ, vừa 
thấy kẻ ấy liền cảm thấy gai mắt cũng là do duyên phận trong quá khứ. 


Phải hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta khởi tâm động niệm chớ nên không 
cần thận, ngàn muôn phần đừng kết oán cừu với hết thảy chúng sanh, đừng 
nên có quan hệ nợ nân với hết thảy chúng sanh. Thiếu nợ phải trả cho sạch 
nợ, đề tương lai hay đời sau khỏi phải đền trả nữa. Chuyện này rất phiền toái! 
Giáo huấn của thánh hiền Nho và Phật đều dạy chúng ta phải hóa giải ân oán. 
[Hóa giải] sẽ là phương pháp tốt lành nhất và viên mãn nhất. Chỉ có Nho và 
Phật mới có thê làm được, những thứ giáo dục khác trong thế gian chẳng thê 
thực hiện được! Chứng ta đọc để tham khảo và suy ngâm là chính, chứ không 
có bất kỳ một ai rõ được đường đi tường tận của Luật Nhân quả, nghiệp bảo 
và luân hồi. (Theo: Lặng Nhìn Cuộc Sống) 


How Soul Karma Works? 


In looking at the dynamics of soul karma, let”s be clear that not every aspectf 
Of our nature 1s related to karma. As said, the soul has 1ts own Innate qualitles. 
There”s a difference between bringing 1n a soul quality that sinply needs 
developing and bringing In a weakness of character due to our own bad habit, 
misuse, or negligence. 


As with other types of karma, 1t can often take many lives to work out soul 
karma. Let”s say that one ofyour lessons 1s to learn tolerance. It 1s your Job to 
learn from and respect others who are different from you or who do not 
subscribe to the same way of thinking or acting as you do. Thịs lesson starts 
aS part Of your soul ørowth and 1s not related to a karmic condition. 


As part of your life lesson, you are put In situation where your tolerance wIll 
be put to the test. Unfortunately, you may faIl your test. Instead of accepting 
others for who they are, you may confinually try to mold people In your own 
Image. As a result, you create some soul karma plus some relationship karma 
as you wIll inevitably mistreat people because of your Intolerance. In a future 


S16 


life, your soul comes 1n with an 1ntolerance attitude toward others. Instead of 
softening and learning how to adapt, you become more 1nfolerant. 


You wIll carry this character flaw with you until you strengthen and master 
that traIt. In the meantime, karma wIll Inevitably accrue. Naturally, the sooner 
you sfrengthen the character weakness, the sooner you can turn things around. 
Otherwise, you could find yourself 1n a very difficult situation until you wake 
up. Eventually, illumination comes for us all. 


It 1s not always easy to know 1f character weaknesses are a carryover from a 
prevIous lifetime or are expressions of free wIll. Generally, the harder the 
weakness 1s to change, the deeper the roots. Yet either way, the lesson 1s tO 
work on your weaknesses when you see them regardless of theIr roots. lf you 
don't, they will come back 1n stronger ways and 1t wIll be more difficult for 
you fO resolve. 


Addictions can clearly be examples of past life habits coming back. If you 
were an alcoholic In a past life and did not resolve that addiction, you could 
Carry 1t over to a future life. You can carry over the traIfs of fears and phoblas 
to resolve as well. If you drowned 1n a boat accIdent, you may come back with 
a fear of the water; or 1f 1n the past life you fell to your death from a great 
height, you may develop vertigo 1n this He. 


A wide varlety of experlences over many lives shape your character. If you 
spend a lifetime In solitude, you may lose some of your communIication skIlls 
and have to rebuild them 1n another Incarnation. Sometimes we bury our 
pOosIfive traIts for a time. If you are born outgoing but let fear get the better of 
you, you wIll come back 1n another life to work out that fear and rekindle your 
OufgOIng nature. 


In developIng your character, you want dynamics. Some people hardly change 
throughout theIr life, for better or worse. In truth this 1s not so good. Thịs 
means stagnation. LIfe 1s dynamic. You want the flower of your life to bloom. 
Itˆs not easy to develop your character. If1t were, we”d all be saInts by now. 
Every opportumty to develop yourself 1s an opportumity worth talking. 


Earning Good Physical Karma 


The Buddha teaches us: “lo keep the body 1n good health 1s a 
duty...otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear.” If 


617 


you wIsh fo earn øood physIcal karma, you need to take care of the body you 
inhabit. It”s that simple. It doesn”t matter what condition your body 1s In right 
now, take care of 1t to the best of your ability and you wIll build your ideal 
form. GØod wIll take care of the rest. If you are already blessed with an 
excellent physical form, you have earned this through effort. It*s your Job to 
confinue to care for your physIcal form and keep refining 1ts qualitIes. 


Caring for your body I1ncludes proper nutritlon, exercIse, and res(. If you are 
misusing your body through abuse of smoking, drugs, alcohol, sex, overwork, 
you deplete the spiritual reserves within your body, and your next body In a 
future Incarnation may not be as øgood. You pay the price for any type for 
physical self-abuse. In addition to the basic care of the body, 1t”s essential to 
afttend to the spIritual needs of the body. Make sure your thinking and feeling 
are 1n a positIve place. Feed your body with spiritual energy as this divine 
nufrifion 1s more essential than food and drink. 


As you care for your body, you rarefy the very atoms of your physical form. 
This gives your soul more expression. Body and soul can be compared to a 
plano and a pianist. No matter how good the plamist 1s, 1ƒ the piano 1s broken 
down, the pIanist cannot fully express h1s or her artistic Infent. If our body are 
not 1n optimal shape, we wIll not be as responsive to the spIritual impulse as 
we otherwIse could be. 


In honoring and respecting the body, be careful not to worship the physical 
form. There are people who pay /oo mụuch attention to the body. The mistake 
made here 1s putting body before soul, and that 1s not the purpose of the body. 
The body serves the soul. 


As part of your learning experlence, you may be deliberately øIven certain 
bodIes to see how you handle the lessons they present. You may be gIven a 
strong or øood-looking form to see 1ƒ you wIÏll respect that form or take 1t for 
øranted and misuse 1t. You may be deliberately ø1ven a weaker form to build 
your compassion for those who are less fortunate physIcally. In your 
evolution, you wIll experience Just about every physical type there 1s so you 
receIve a well-rounded spiritual education. 


You wIll always be tested to see how well you honor the body. Let”s say you 
live the life of a monk or a nun. You took øood care of your body even 1f your 
body was not the most beautiful or strong. In your next life, you wIll most 
likely come In with a better physical form because of the good karma you have 


618 


accrued. Now comes the test. How do you handle this form? Some continue 
to respect the form and continue to buIld 1ts power. This 1s what happens with 
øreat beauty. That beauty 1s earned over several lifetimes of good physIcal 
care. Others, having no memory of the care 1t took to earn that body, take theIr 
healthy physique for granted. They abused theIr bodies. 


They Iindulge themselves and at first seem not to pay a price, but sooner or 
later they wIll. Either in this life or the next, these people wIll have to start at 
square one and rebuild their form all over again. 


Luân hồi: Nghiệp lực đời trước và bệnh tật đời này 


Những điều xấu gây ra trong quá khứ không hề mắt đi sau khi chúng ta chết. 
Gieo gì thì gặt nây. Nghiệp lực đời trước sẽ gây ra đau khổ trong đời này. 
Người Trung Quốc có câu “?biện ác hữu báo” được truyền lại qua nhiều thế 
hệ, cũng chính là giải thích về quy luật nhân quả trong cuộc sống. 


Y học hiện đại đã phát triển tới mức các loại thuốc và phương pháp trị bệnh 
mới liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, con người vẫn ốm, và bệnh tật ngày càng 
trở nên dị thường. Sau khi ốm, người ta đi khám bác sĩ, được kê đơn, uông 
thuốc hay tiêm thuốc, và thậm chí là phẫu thuật. Y học hiện đại tin rằng VỚI 
mỗi loại bệnh thì có những biện pháp tương ứng để chữa trị. 


Đề ủng hộ học thuyết này, thuốc kháng sinh đã được phát minh để chống lại 
các căn bệnh gây ra bởi vi khuẩn và virus. Tuy nhiên, bất cứ khi nào vi khuẩn 
hay căn bệnh trở nên nhờn thuốc, người ta lại phải nghiên cứu ra các cách 
chữa trị mới. Với những căn bệnh kỳ lạ thì không có phương pháp nào đáng 
tin cậy để điều trị. Các bệnh nhân chịu đựng những căn bệnh dường như vô 
phương cứu chữa này phải chuyển sang những phương thức trị liệu khác, 
chăng hạn như Trung y, châm cứu hoặc khí công. Những phương thức này có 
thể làm giảm các triệu chứng. Tại sao y học hiện đại không thê chữa, mà 
những phương thức cô truyền lại có thể? Cuối cùng, đâu là nguyên nhân gốc 
rê của bệnh tật? 


Trong giới tu luyện, người ta tin rằng “nghiệp” được tích tụ từ những kiếp 
trước và khiến người ta bị bệnh. Cũng có nghĩa rằng, con người không chỉ có 
một đời, mà là nhiều đời, và “tội lỗi” gây ra được tích lại qua thời gian. Cảng 
phạm nhiều tội thì căn bệnh càng khó chữa. Nghiệp lực từ các kiếp sông trước 
có tác dụng nhân quả dẫn đến bệnh tật trong đời này. Đối với hầu hết con 
người ngày nay, điều này như rất kỳ lạ và khó tin. Tuy nhiên trên thực tế, ngày 


619 


nay có những người thực sự vận dụng nguyên lý này đê trị bệnh. Nhiêu nhà 
khoa học thủ cựu đã tiên hành rât nhiêu nghiên cứu và xác nhận quan điêm 
này. “Liệu pháp tiên kiêp” chỉ là một ví dụ điên hình. 


Ở phương Tây, “liệu pháp tiền kiếp” đang ngày càng nhận được sự chú ý của 
cộng đồng khoa học. Cuốn sách Many Mansions được viết bởi giáo sư Gina 
Cerminara đã ghi lại phương pháp điều trị được Edgar Cayce tiến hành sau 
khi “soi kiếp” cho bệnh nhân. 


Edgar Cayce là một nhà thôi miên và tiên tri người Mỹ có “công năng đặc dị”, 
người có thể chân đoán và điều trị bệnh nhân từ cách xa nhiều dặm. Trong số 
các bệnh nhân được Edgar Cayce điều trị, một trường hợp có thể lấy làm ví 
dụ như sau: 


Có một cậu bé 11 tuổi mà từ năm lên hai đã mắc bệnh đái dầm. Khi cậu lên 
ba, cha mẹ cậu tìm một nhà tâm lý học tới để chữa trị. Sau một năm, việc điều 
trị vẫn không có kết quả. Cha mẹ cậu đã dành rất nhiều thời gian và công sức 
để tìm một phương pháp chữa trị. Tuy nhiên đến năm II tuổi, cậu bé vẫn 
không thể ngừng đái dầm. 


Lúc cậu bé I1 tuổi, cha mẹ cậu đã nhờ Edgar Cayce chữa cho cậu. Sau khi 
“soi” được tiền kiếp của cậu bé, Cayce khám phá ra rằng vào thế kỷ 17, câu 
bé đã từng là một Giám mục người Anh. Cậu thích dùng cực hình với các tù 
nhân khi xét xử họ. Tù nhân bị trói vào một chiếc bảng và từ từ nhân xuống 
nước lạnh. 


Phát hiện này đã cho thấy tội lỗi của cậu trong tiền kiếp, và tạo nên một dẫu 
ân trên thận của cậu trong kiếp này để trả nghiệp mà cậu đã gây ra. 

Sau khi Edgar Cayce tìm được căn nguyên, cậu bé đã có hy vọng được cứu 
chữa. Khi cậu bé ngủ vào ban đêm, cha mẹ cậu đã ngồi bên giường cậu và đọc 
cho cậu nghe: “Con là một người lương thiện và tốt bụng. Con muốn mọi 
người được hạnh phúc. Con sẽ giúp đỡ bất cứ ai mà con gặp...” Kết quả là 
đêm đầu tiên sau 9 năm, cậu bé đã ngưng đái dầm. Cha mẹ cậu tiếp tục điều 
nảy trong vòng vài tháng, và sau đó cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh. Kê từ khi cậu 
bé trở thành một người hoàn toàn khác, ai cũng yêu mến cậu. Cậu rất sốt sắng 
vì công việc chung và khoan dung với người khác. 


Những điều xấu gây ra trong quá khứ không hề mắt đi sau khi chúng ta chết. 
Nghiệp lực đời trước sẽ gây ra đau khô trong đời này. Người Trung Quôc có 


S20 


câu “thiện ác hữu báo” được truyền lại qua nhiều thế hệ, cũng chính là giải 
thích về quy luật nhân quả trong cuộc sống. 
Nguyễn Tâm (tổng hợp) 
---000ØoOooo--- 


A Reimcarnation Sfory Qƒ Phystcal Karma 


In this story from the Book of LIÍe, we turn to China 1n the 1800s. AI-ling was 
a woman born Into a wealthy family. Her family Iinherited a lot of property. 
She had two brothers and two sIsters. She was a good person. She married a 
øood man and they had a son together. AI-ling was born physIcally strong and 
beautiful. She enJoyed herself and traveled around the world. She was good 
with her money and helped others, although she dịd not have a career. Her 
weakness In this life was Indulgence 1n drinking, and especially smoking. 
Because she had such a strong consfitution, 1t seemed like she did not feel the 
physiIcal effects of her indulgences. At one point, she fell during one of her 
binges and seriously hurt her hand. For a while she stopped, but as soon as her 
hand healed, she continued to indulge herself. Eventually she contracted lung 
cancer and died. However, 1n this le she did not make the connection 
between her lifestyle and her demnse. 


In her next Incarnation, AI-ling was born Peter FItzgerald in the 1900s. Peter 
was Irish but his family was living 1n Paris. He came from a big family and 
again there was wealth that came from an Inheritance. The family was In the 
clothing business. In this life Peter dịd not have such a great body. He was 
fairly good-looking but did not have the looks of his incarnation as AI-ling, 
and he was prone to 1lÏnesses, especially as a child. Despite this, he was happy- 
øo lucky and went Into the family clothing business. In this life he did not 
marry and seemed to carry over the desire to indulge himself and here he also 
liked living the life of a bachelor. His family loved to drink, and again, Peter 
unIntentionally end up repeating his karmic pattern of drinking and smokIng. 


This time his body dịd not handle his lifestyle well, and he was constantly 
sick. It put a damper on hIs carousing, but again he did not get the message 
that he was abusing his body. As In his previous 1ncarnation, 1n other parts of 
his life things were good. He showed good business acumen and was kind and 
øenerous with others. So 1n that part of his life he earned good karma. HIs fall, 
once again, was his treatment of his body. As the Higher shared, when we 
repeat our mistakes rather than resolve them, our karma 1s compounded. 


821 


Peterˆs body could not tolerate his behavior. By thirty-five years of age, he 
contracted lung cancer and died. Unfortunately, once again he was stubborn 
and dịd not make the connection between his lifestyle and his 1llness. Thịs 
indicates that he wIll face more difficulties 1n future lives until he learns the 
lesson for caring the body. 


Peter 1s currently on the other side, and the Higher has shared that he wIll be 
born with a birth defect In hIs next life. He wIll have a chronic problem with 
his eyes. One might ask, here, 1ƒ he abused his lungs, why would the physIcal 
karma come back to the eyes? Actually, he will have to deal with his lunøs 1n 
vet another life but In this life, he needs to have the vision to make the 
connection between personal lifestyle and physical health. 


The spiritual attribute of the eyes 1s perception. If you “turn a blind eye” to 
something that 1s right 1n front of you, 1t 1s possible that you can develop eye 
trouble somewhere down the line, and this w1ll be the case with Peter. For hIs 
lie with a chronic eye 1ssue, he will come to understand how 1mportant the 
body 1s and how essential It 1s to properly care for his body. Yes, 1t 1s a hard 
lesson, but caring for the body temple 1s one of the most Important lessons of 
Life... 
(Karma and Reincarnation by Barbara Y. Martin & Dimitri MoraItIs) 


-—-0Oo--- 
What ïs the difference between rebirth and reincarnafion? 
(Mary Collings) 

In a nutshell, the differences are that: 

Reincarnafion 1S the continuation of the individual”s person / essence / soul, 
living in one human body after another. This 1s sometimes called 
transmisgration (movement) of the soul. 

Rebrrfh 1s the belief 1n the continuity of karmic tendenclies from one life to 
another. Buddhism teaches that life continues after death. Rebirth In a future 
exIstence 1s not the contInuation of a past personality. It 1s seen as a fresh start. 


All animals, plants, people and even stars continue In the eternal cycle of birth 
and death. 


S22 


Rebữth allows the individual no cholce over their next life. It 1s entirely 
determined by the state of their karmic lessons. They return agaIn to sow whaf 
they reaped' 1n the1r previous ÏIves. 


Reimncarnafon allows free choIce 1n that the Individual 1s helped to choose 
who their next parents wIll be. They are chosen with a view to presenting the 
individual with the opportunifies needed to learn spiritual lessons and Improve 
their karma. 


So althouegh rebirth and reincarnation both have the same goal of learning 
lessons, rebirth 1s automatically dictated by an Individual's previous actions 
and reincarnation 1s the voluntary choIce to return and Improve. 


Repeated reincarnations can ultimately lead to the purIty of mind and soul that 
no longer requlres further lives to be lived as humans. However, once a øreat 
master has attained this elevated state, they often continue to return 1n order 
to free sentIent beings from suffering on the earth plane. 


Thịs selfless continuation may be as a very qulet and humble person or as a 
prominent world leader - both are able to affect great changes In larøe numbers 
of people. 


Sự khác biệt giữa đầu thai và tái sinh là gì? 
Tóm lại, sự khác biệt là: 


Sự tái sinh là sự tiếp nối của cá nhân / tỉnh túy / linh hồn cá nhân, sống trong 
cơ thê người này với người khác. Điêu này đôi khi được gọi là sự chuyên đôi 
(chuyên động) của linh hôn. 


Tái sinh là sự tiếp nỗi của một hành vi cá nhân và xu hướng nghiệp chướng 
duy nhất - sau khi chêt. Nó không phải là sự tiêp tục của con người. 


Tái sinh là niềm tin vào sự liên tục của các khuynh hướng nghiệp từ kiếp này 
sang kiếp khác. Phật giáo dạy rằng cuộc sống vẫn tiếp tục sau khi chết. Tái 
sinh trong một sự tôn tại trong tương lai không phải là sự tiếp nối của một 
nhân cách trong quá khứ. Nó được xem như một khởi đầu mới. Tất cả động 
vật, thực vật, con người và thậm chí các ngôi sao vẫn tiếp tục trong vòng luân 
hồi sinh tử vĩnh cửu. 


823 


Tái sinh cho phép cá nhân không có sự lựa chọn trong cuộc sống tiếp theo 
của họ. Nó hoàn toàn được xác định bởi trạng thái của các bài học nghiệp 
chướng của họ. Họ trở lại một lần nữa để "gieo những gì họ gặt hái" trong 
kiếp trước. 


Luân hồi cho phép lựa chọn tự do trong đó cá nhân được giúp đỡ để chọn ai 
là cha mẹ tiêp theo của họ. Họ được chọn với mục đích trình bày cho cá nhân 
những cơ hội cân thiệt đê học những bài học tâm linh và cải thiện nghiệp lực 
của họ. 


Vì vậy, mặc dù cả tái sinh và luân hôi đêu có chung một mục tiêu là học hỏi, 
tái sinh tự động bị quyêt định bởi những hành động trước đây của một cá nhân 
và luân hôi là sự lựa chọn tự nguyện đê trở lại và cải thiện. 


Tái sinh lặp đi lặp lại cuối cùng có thê dẫn đến sự tinh khiết của tâm trí và linh 
hồn mà không còn đòi hỏi cuộc sống tiếp theo để được sống như con người. 
Tuy nhiên, một khi một bậc thầy vĩ đại đã đạt được trạng thái nâng cao này, 
họ thường tiếp tục quay trở lại để giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ. 


Sự tiếp tục vị tha này có thể là một người rất trầm tính và khiêm tốn hoặc là 
một nhà lãnh đạo thê giới nôi bật - cả hai đêu có thê ảnh hưởng đên những 
thay đôi lớn trong sô lượng lớn con người. 


---000Q000--- 
Phước Báo & Phước Báu - Tu tâm dưỡng tánh 


Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường nghe nói: Người này "có phước" 
quá, cho nên mới được vừa giàu sang, vừa học giỏi, vừa đẹp đẽ, vừa mạnh 
khỏe, vừa may mắn, cầu con được con, cầu của được của, vạn sự như ý, tùy 
tâm mãn nguyện. Hoặc cũng có khi chúng ta nghe nói: Người này "bạc phước” 

quá, cho nên làm chuyện gì cũng thua lỗ, tính toán việc gì cũng hỏng, muôn 
gì cũng không nên, cầu gì cũng chăng được, tai họa xảy ra tới tấp, gặp xui xẻo 
liên miên! Khi được may măn, khi được sung sướng, khi được những sự như 
ý, khi được tất cả những điều gọi là "có phước", người đời thường nghĩ rằng, 
cho rằng: mình có phước báo như vậy là do trời thương, trời ban cho mình! 
Những người đó không chịu tìm hiểu thêm: Tại sao ông trời lại thương mình 
và ban cho mình phước báo như vậy, mà không ban cho biết bao nhiêu người 
khác? Như vậy có phải là bất công chăng? Như vậy có đúng chăng? Tại sao 
con người lại có ý nghĩ như vậy? Sở dĩ con người có ý nghĩ như vậy là do tâm 


S24 


ích kỷ nhiều đời, do tập khí tham lam bỏn sẻn, do tánh ganh tị đố ky mà ra. 
Con người khi được sung sướng, thì mặc kệ người khác ra sao, chẳng bận tâm 
đoái hoài, đó là tâm ích kỷ. Con người khi được toại nguyện, muôn gì được 
nấy, thì mặc kệ người khác ra sao, thậm chí trong lòng còn chăng muốn ai 
khác được như vậy, đó là tập khí tham lam bỏn sẻn. Con người khi được thành 
công thắng lợi, thì mặc kệ người khác ra sao, chăng muốn ai khác bằng mình 
hay hơn mình, đó là tánh ganh tị đồ ky. 


Thực ra, không có ông trời, thượng đế, hay đắng tạo hóa nào làm những 
chuyện bất công, thiên vị như vậy. Những "phước báo" chúng ta đã hưởng, 
đang hưởng, và sẽ hưởng, chính do chúng ta đã tạo trong nhiều kiếp trước và 
ngay trong kiếp này. "Mình làm mình chịu, mình làm mình hưởng" mới là lẽ 
công bằng tuyệt đôi vậy. Cũng không ít người thắc mắc: Làm sao biết mình 

"có phước" hay không? Làm sao để tạo “phước báu” ? Đồng thời chúng ta 
cũng cần nên biết: thế nào là phước hữu lậu và thế nào là phước vô lậu? Và 
khi làm phước giúp đỡ ai điều gì, mình nên nguyện như thế nào? 


Trên thế gian nảy, nếu ngước nhìn lên chúng ta sẽ thấy không biết bao nhiêu 
người giàu sang hơn mình, học thức hơn mình, khỏe mạnh hơn mình, sung 
sướng hơn mình, đẹp đẽ hơn mình, địa vị hơn mình, quyên thế hơn mình, may 
mắn hơn mình, nhàn nhã hơn mình, bình yên hơn mình, thông minh hơn mình, 
sáng suốt hơn mình, nhứt là không biết bao nhiêu người tu tập giác ngộ hơn 
mình, được an lạc và hạnh phúc hơn mình. Những người như vậy chính là 
những người "có phước" hơn mình. Trái lại, khi nhìn xuống chúng ta sẽ thấy 
không biết bao nhiêu người nghèo hèn hơn mình, dốt nát hơn mình, yếu đuôi 
hơn mình, khổ sở hơn mình, xấu xí hơn mình, thấp kém hơn mình, cô thế hơn 
mình, xui xẻo hơn mình, cực khổ hơn mình, hoạn nạn hơn mình, đần độn hơn 
mình, tối tăm hơn mình, nhứt là không biết bao nhiêu người không được sống 
an lạc và hạnh phúc như mình. Những người như vậy chính là những người 
"bạc phước" hơn mình. Như vậy, rõ ràng chúng ta được gọi là "có phước”, 

hay đang thọ hưởng "phước báo", nếu như chúng ta có đủ tay chân, mắt mũi 
vẹn toàn, cơm ăn áo mặc, khỏe 3ianli ít đau, sông lầu trăm tuổi, tâm trí bình 
thường, gia đình hạnh phúc, cuộc sông tương đối đầy đủ, cuộc đời tương đối 
bình yên, không gặp hoạn nạn, không gặp hiểm nguy, không gặp tai biến, 
không gặp chiến tranh, không gặp đói khát, không gặp kẻ thù, không gặp thiên 
tai, hỏa hoạn động đất, bão lụt cuồng phong. Khi nào bị đau mắt, không còn 
nhìn thấy được gì nữa cả, chúng ta mới thấy giá trị của đôi mắt, giá trị của thị 
giác, mà hằng ngày chúng ta không lưu tâm. Đến khi gặp thầy gặp thuốc, được 
chữa lành bệnh, đôi mắt trở lại như xưa, chúng ta mới thấy là mình đang "có 
phước"! Hoặc khi nào bị bệnh bại xuội cả hai chân, không còn đi đứng được 


825 


bình thường, phải dùng xe lăn. Đến khi khỏi bệnh, được bình phục như xưa, 
chúng ta mới thấy là mình đang "có phước"! Thí dụ như trên một chuyến máy 
bay, một chuyền tàu thủy hay một chuyến xe lửa gặp tai nạn, hằng trăm người 
thương tích tử vong, những người được sống sót chính là những người "Đại 
phước" vậy. Họ là những người theo đủ mọi tôn giáo, thuộc đủ mọi sắc dân, 
thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội, gồm đủ mọi lứa tuổi, nhưng điểm quan 
trọng là: chính họ đã "tu nhơn tích phước" nhiều đời nhiều kiếp trước, mới 
được sống còn như vậy, chứ không phải do họ cầu nguyện van xin thánh thần 
thiên địa gì cả, dù là chí thành và khẩn thiết lắm, trong lúc ngộ nạn, mà được 
đâu! Chúng ta thử suy nghĩ: trong khi lâm nạn, người thì cầu Đức Mẹ cứu 
g1úp, người thì cầu Bồ Tát Quán Âm cứu tai, cứu khổ, cứu nạn. Vậy, khi cả 
hai người cùng thoát được nạn, vị nào thực sự đã tế độ họ? Thực sự chính 
"phước báo" của mỗi người đã cứu chính họ mà thôi. Người có "phước báo" 
nhiều hơn, thoát nạn một cách an ôn hơn. Người có "phước báo" ít hơn, thoát 
nạn với một chút xây xát. Người hết phước báo, không phước báo, thì đã vong 
mạng! Thậm chí trong số những người tử vong trong các tai nạn, nhiều trường 
hợp có cả các chức sắc thuộc các tôn giáo, có cả những người đã từng đại diện 
thượng đề tha tội cho nhiều người khác! Còn chính họ có tội nghiệp, đến lúc 
phải trả, vẫn phải đền trả quả báo, nghiệp báo như mọi người khác vậy! Chúng 
ta đọc báo cũng thấy có những chuyến hành hương cầu nguyện của các tôn 
giáo, bị lật xe trên đường đi hoặc trên đường về, gặp nạn hỏa hoạn tại thánh 
địa, tại khu vực hảnh lễ, khiến cho hàng trăm người, hàng ngàn người tử vong 
thương tích. Điều này giúp cho chúng ta nhận định rất rõ ràng rằng: con người 
tạo nghiệp báo, dù vô tình hay có ý, cho đến lúc quả báo chín mùi, lại không 
có phước báo che chở, thì cầu nguyện van xin cũng chăng ích lợi gì, chẳng có 
hiệu quả gì. Có ông Liêm Sứ ở Hồng Châu, đến hỏi Thiền sư Mã Tổ Đạo 
Nhất: Uống rượu ăn thịt là nên hay không nên? Mã Tổ Đạo Nhất đáp: Uống 
rượu ăn thịt là cái "lộc" của ngài. Không uống rượu ăn thịt là cái "phước" của 
ngài! Có phước mới hưởng lộc. Có phước mới trường thọ. Không phước sao 
được hưởng lộc, sao được trường thọ? Như vậy, chúng ta đã tạm hiểu thế nào 
là "có phước". Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu vấn đề: trong cuộc sống hằng 
ngày, những phương cách nào, những pháp môn nào, những việc làm nào, 
những hành động nảo, những lời nói nào, hay những ý nghĩ nào có thể tạo 
"phước báu", công năng và ích lợi của "phước báu" như thế nào? 


1.Trước tiên là Bồ Thí - Hạnh bố thí là nền tảng của tất cả các hạnh lành, là 
căn bản của việc thực hành giáo pháp, luôn luôn được đề cập đến trong Phật 
giáo. Bản chất của con Tgười thế gian là luôn luôn muốn có, muốn thêm, muốn 
nữa, không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang 
có. Cho nên, nêu được lên thiên đàng, nếu được về cõi tây phương, mà vẫn 


S26 


còn giữ lòng tham như vậy, gọi là "đới nghiệp vãng sanh", thì con người vẫn 
thấy khổ đau như hiện đời vậy thôi. Muốn được an lạc hạnh phúc hiện đời, 
ngay tại thế giới ta bà này, hãy vui thích với những gì mình đang có, bởi vì 
mình không thể có những gì mình thích. Mong câu nhiều, mơ ước nhiều, chỉ 
thêm nhiều đau khổ mà thôi. Thực là đơn giản! 


Đạo Phật dạy hạnh bố thí để giúp con người đẹp lòng tham lam ham muốn, 
ích kỷ hẹp hòi, gồm có tham tiền tài, tham sắc đẹp, tham danh vọng, ham ăn 
ham uông, ham ngủ ham nghỉ. Đạo Phật dạy hạnh bồ thí để đem lại an lạc và 
hạnh phúc cho người đời. Tại sao vậy? Bởi vì với lòng tham ngũ dục: tải, sắc, 
danh, thực, thùy, nói trên, con người trên thế gian phải đấu tranh, giành giựt, 
phải dùng mọi thủ đoạn để thỏa mãn, bất chấp sự đau khổ của kẻ khác, bất 
chấp sự an nguy của chính bản thân, với bất cứ giá nào cũng phải đoạt cho 
bằng được sự như ý! Không được thỏa mãn, con người dễ nồi lòng sân hận, 
thù đời ghét người, oán trời trách đất! Hạnh bồ thí giúp con người hiểu được 
ít nhiều sự an lành thiết thực của người và của chính mình như thế nào. Cái gì 
mình tiêu xài thì đã qua mất rồi. Cái gì mình đang có chưa chắc giữ được lâu 
dài, nhưng chắc chắn rằng sẽ đề lại khi qua đời. Chỉ có những gì mình đã bố 
thí, đã cho ra, mới thực sự là "của mình”, mới thực sự là "phước báu”, và sẽ 
đến với mình qua các dạng: bình yên may mắn, tai qua nạn khỏi, cầu gì được 
nấy, trong cuộc sống hăng ngày của chúng ta. Trong khi thực hành hạnh bố 
thí, chúng ta đừng nên thắc mắc: nếu mình quyên góp tiền bạc cho một người 
hay một tô chức nào đó, đề làm việc từ thiện, nhưng họ không làm đúng như 
lời họ nói, thậm chí họ còn lợi dụng lòng tốt của nhiều người để thủ lợi, làm 
việc sai trái, thì mình có được "phước báu" hay không? Tại sao vậy? Bởi vì 
khi chúng ta tự nguyện, phát tâm tùy hỷ, đóng góp tịnh tài cho một việc từ 
thiện, cứu người giúp đời, với tâm vị tha bất vị kỷ, vì người quên mình, vì 
muốn giúp người, không vì phước báu cho mình, thì chúng ta đã có "phước 
báu" ngay tại chỗ đó rồi, ngay từ lúc phát tâm tùy hỷ như vậy đó. Còn chuyện 
người đó, chùa đó, tổ chức đó, có làm ¡đúng hay không, tội nghiệp họ tạo, quả 
báo họ sẽ tự nhận. Nhân nào quả nấy. Chúng ta không cần phải bận tâm! 
Chúng ta cũng được hiểu thế nào là "phước điền" cao thượng nhứt, đó là 
những "ruộng phước" đem lại nhiều "phước báu" nhứt, khi hành động tạo 
phước của chúng ta hướng đến. Cũng ví như người nông dân hiểu biết đám 
ruộng nào phì nhiêu, trồng trọt sẽ cho năng suất cao nhứt. Phước điền cao 
thượng đó chính là bốn ơn nặng, hay tứ trọng ân, gồm có: ơn cha mẹ, ơn thầy 
bạn, ơn xã hội, ơn tam bảo. Hạnh bố thí dù là tài thí, pháp thí hay vô úy thí, 
đều đem lại "phước báu" vô lượng vô biên, nêu như mình làm hạnh bố thí với 
thiện tâm, trực tâm và bồ đề tâm. Nghĩa là tạo được bao nhiêu "phước báu" 
do hạnh bồ thí, chúng ta đều nên phát tâm "hồi hướng" cho toàn thể chúng 


S27 


sanh trong pháp giới đồng thọ hưởng. Có như thế, quả báo phước đức sau này, 
còn gọi là phước báo, mới thực sự to lớn. Tại sao vậy? Bởi vì không giữ riêng 
cho mình, dù là "phước báu” do chính mình tạo nên, có nghĩa là mình đã diệt 
được lòng tham. Khi lòng tham đã diệt được, sự giải thoát mới hoàn toản, 
phước báo mới vô lượng vô biên vậy. 


2.Thứ hai là Trì Giới - Trì giới là nghiêm chỉnh ăn ở theo đúng giới luật của 
Phật Tử, dù là cư sĩ tại gia, hay tu sĩ xuất gia. Nhờ đó, trong cuộc sống, chúng 
ta không làm tôn nhơn, hại vật, trong khi tạo ích lợi cho mình. Đó là cách tạo 
"phước báu" vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn. Thí dụ như chúng ta trì giới 
không nói dối, không nói lời xuyên tạc, thêm bớt, vu cáo, đề buộc tội, vu oan 
cho kẻ khác phải chịu nhiều đau khổ, cho thỏa mãn lòng căm tức của chúng 
ta đối với người đó, dù cho đó là kẻ thủ, hay kẻ mình không ưa cũng vậy. Thí 
dụ như người tu sĩ Phật giáo cỗ gắng giữ gìn giới hạnh trong sạch, cuộc sống 
thanh tịnh, chăm lo tu học, không tham gia hoạt động thế sự, không lo chuyện 
thế gian, không ham danh văn sĩ, thi sĩ, tiễn sĩ gì gì đó với đời, thì vị tu sĩ đó 
đem lại biết bao nhiêu "phước báu" cho chính bản thân, cho đồng bào Phật Tử 
và cho đạo pháp. Được như vậy, không cần đợi đến kiếp mai Sau, mà ngay 
hiện tại, trên cuộc đời này, ở tại nơi đây, trong kiếp sống này, chúng ta có thể 
thọ hưởng "phước báu” của một nếp sông giới hạnh. Lợi ích của giới đức phát 
sanh ngay trong hiện tại. Hiện tại rất quan trọng đối với người biết sống trong 
tỉnh thức, biết quán sát nội tâm, biết giữ gìn giới hạnh. Quá khứ đã trôi qua, 
nhớ nhung tiếc nuối chỉ phí phạm thời giờ, chăng những điên rồ, mà đôi khi 
còn tạo nghiệp xấu, vì những chuyện tức giận, thù hận đã qua. Trong khi đó, 
tương lai chỉ là viễn ảnh mơ hồ, không có gì cố định, không có gì chắc chắn. 


Người nào hẹn đến khi có tuôi rồi, mới cạo đầu vào chùa bắt đầu tu, cũng là 
người đang sống trong mơ, đang trong cơn mê. Tại sao vậy? Bởi vì có ai biết 
được chắc chắn mình sống đến bao lâu? Trong khi đó, chúng ta có thể tạo 
"phước báu" bằng cách tu tâm dưỡng tánh, ngay hiện tại, trong cuộc sông hằng 
ngày, đừng đợi đến ngày nào cả. Tu tâm dưỡng tánh được ngày nào, chúng ta 
hưởng "phước báu” ngay ngày đó, thì tại sao phải hẹn? Vã lại tu tâm dường 
tánh đâu phải là việc dành riêng cho các tu sĩ, hoặc đâu phải cạo đầu vào Tên 
mới gọi là tu! Các bậc tôn túc thường nhắc nhở chúng ta: "tu mau kẻo trể" v 

"tu trong mọi hoàn cảnh”, chính là nghĩa đó vậy. Chẳng hạn như trước đây, 
chúng ta thích bàn chuyện thị phi, phải quấy, tốt xâu, thích xen vào chuyện 
của thiên hạ thế nhân, cho nên lắm khi gặp rắc rối, tranh cãi, đôi co, mích 
lòng, có khi dẫn tới chuyện kiện tụng lôi thôi. Bây giờ chúng ta hiểu được 
giáo lý đạo Phật, biết rằng tu tâm dưỡng tánh đem lại nhiều "phước báu" hiện 
đời, có thể thực hành trong mọi hoàn cảnh, chúng ta quyết tâm dừng ngay, 


628 


chừa bỏ tất cả, thì cuộc sống sẽ an lạc và hạnh phúc, không còn phiền não và 
khô đau nữa. Giới luật ví như hai đường sắt của một tuyến xe lửa. Chiếc xe 
lửa nào, chạy đúng đường sắt, sẽ chạy ngon lành, đến nơi đến chốn, bình yên 
vô sự. Chiếc nào mà chạy, trật khỏi đường rây, tức nhiên lật gọng, tai nạn thê 
thảm. Cũng vậy, những người Phật Tử, dù tại gia cư sĩ, hay xuất gia tu sĩ, trì 
giới thanh tịnh, sẽ tu tính tiền, kết quả rõ ràng, bớt chuyện phiền não, giảm 
thiểu khổ đau, chóng được niết bàn, an lạc hạnh phúc, ngay tại hiện đời. 


3.Thứ ba là Nhẫn Nhịn - Có người quan niệm: nhịn thì nhục, cự thì đục. Họ 
cho rằng nếu nhịn được đăng chân, chúng sẽ lân đằng đầu, được nước lần này 
chúng sẽ làm tới lần sau, nhịn hoài chúng sẽ cho là mình ngu, cho là mình 
hèn, làm sao nhịn nỗi, tại sao phải nhịn chứ? Chính quan niệm như vậy khiến 
cho cuộc đời luôn luôn đầy dãy những tranh chấp, cãi vã, hơn thua, kiện tụng, 
đấu tranh, cho nên thường dẫn đến phiền não và khổ đau. Thực ra, chính vì 
con người không thể thực hành được "hạnh nhẫn nhịn" cho nên mới có quan 
niệm như trên. Người ta mắng mình một tiếng, mình trả một miếng, có khi 
nhiều hơn, thì dễ dàng quá. Người ta hành động, không tốt với mình, mình 
liền trả đủa, hết sức nặng nề, cho thiệt hả giận, cho thực đả nư, thì dễ dàng 
quá. Nhưng còn tiếp theo, sau đó thì sao? Câu chuyện như vậy, biết đến bao 
giờ, mới được chấm dứt, và dứt thế nào? Người ta lỡ lầm, vi phạm tội ác, mình 
đòi trừng phạt, cho thiệt xứng đáng, phanh thây xẻ thịt, treo cô băn bỏ, đày 
xuống địa ngục, bỏ tù rục xương, rủa xả chửi mắng, tưng bừng tơi tả, thì hãy 
thử nghĩ: ai ác hơn ai? Có những người trên thế gian này xin ân xá cho kẻ 
phạm tội đã giết người thân của mình, bởi vì những người đó đã biết cảnh mắt 
người thân, đau khổ như thế nảo, nên không muốn gia đình phạm nhân lâm 
vào cảnh ngộ bi thương đó. Chúng ta đọc báo thấy thực sự có những người 
như vậy, nhưng rất hiểm hoi! 


Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: "Láy oán báo oán, oán nghiệp chập 
chủng. Lấy ơn bảo oán, oán nghiệp tiêu tan”. Người ta mắng mình một tiếng, 
nêu mình nhịn được, không trả một miếng, mới thực là khó. Người ta hành 
động, không tốt với mình, mình không hành động, giống y như vậy, mới thực 
là khó. Hơn nữa, nếu người ta gặp, khó khăn hoạn nạn, mình sẵn sảng giúp, 
thực tâm thực tình, hết lòng hết dạ, lại càng khó hơn. Làm được như vậy, mọi 
chuyện bình yên, tiếp theo sau đó. Câu chuyện thù oán, chắc chắn chấm dứt, 
một cách êm đẹp, nhẹ nhàng dễ dàng. 


Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: "7i hăng vạn quân không bằng tự thắng 
mình. Tự thăng mình là điêu cao quí nhát". Nghĩa là tự kêm chê bản thân, tự 
kêm chê hành động, tự kêm chê ngôn ngữ, tự kêm chê ý nghĩ của chính mình, 


S29 


mới thực là khó. Con người thường bị tâm tham lam, tâm sân hận và tâm sĩ 
mê sai khiến, điều khiến, cho nên cuộc đời mới gặp nhiều phiền não và khổ 
đau. Khi tâm tham khởi lên, khi tâm sân khởi lên, khi tâm sĩ khởi lên, người 
nào tỉnh thức, tự kềm chế được, tự hóa giải được, thì cuộc sống sẽ an lạc hạnh 
phúc. Chiến thắng được tâm tham lam, sân hận, si mê của chính mình, mới 
thực sự gọi là "có phước”, mới thực sự đem lại an lạc và hạnh phúc cho cuộc 
đời mình. Cho nên cô nhân có dạy: "Một sự nhịn chín sự lành", chính là nghĩa 
đó vậy. 


Khi chiến thắng được tâm tham chăng hạn, không đi ăn trộm, không chôm 
chĩa đồ, không gạt gẫm người, con người khỏi gặp rắc rối với pháp luật. Khi 
chiến thắng được tâm sân chẳng hạn, không chửi măng đánh đập, không trả 
thù người khác, không thưa gửi kiện tụng, không gây thêm phiền não, không 
tạo thêm kẻ thù, không tăng thêm nghiệp báo, không chuốc thêm oán hờn, 
không làm chuyện càn đở, con người được thoải mái bình yên. Khi chiến thắng 
được tâm si chăng hạn, không mê tín dị đoan, không uống nước sông suôi, 
chăng có chút vệ sinh, lại cho là nước thánh, không tin chuyện huyễn hoặc, 
không tin thiên linh chuỗi, chẳng có căn cứ, con người được bình tĩnh, tâm trí 
sáng suốt. Nhờ đó, con người sẽ ăn được ngon, ngủ được yên. Sách có câu: 
"Ăn được ngủ được là tiên”. Đó là "phước báu” do chính mình tạo nên, không 
do trời ban, không do cầu nguyện. 


4.Thứ tư là Tỉnh Tấn - Tinh tấn nghĩa là siêng năng, cần mẫn tu tâm dưỡng 
tánh trong mọi hoàn cảnh, trong mọi động tác, đi, đứng, nằm, ngồi, để ngăn 
chận ba nghiệp, không tạo thêm tội lỗi, nghiệp báo mới. Không phải đợi đến 
lúc quỳ trước bàn Phật, hay đi đến chùa, hoặc dự các khóa tĩnh tâm, mới gọi 
là tu! Tu như vậy ít quá, một tháng mới có một khóa tu, một tuần mới đến 
chùa một lần, một ngày niệm hương trước bàn thờ, hay ngồi thiền, chừng một 
tiếng đồng hồ, 23 tiếng còn lại, tha hồ đề tâm trí dong ruỗi theo những ý nghĩ 
tạp nhạp, thương người này, ghét người khác, thị phi phải quấy, tâm trí bất 
định. Đến khi nghịch cảnh xảy đến, tai nạn giáng xuông, không đủ năng lực 
để đối phó, tâm trí của chúng ta sẽ xáo trộn, bất an, đương nhiên dẫn đến khổ 
đau và than trời trách đất. Sách có câu: "Mấy người lòng dạ tỉnh ma. Đã làm 
phải chịu, kêu mà ai thương", chính là nghĩa đó vậy. Chúng ta tỉnh tấn làm tất 
cả các điều thiện, dù lớn dù nhỏ, cứu người giúp đời, làm cho cuộc sống của 
chính mình và của những người chung quanh, có ý nghĩa hơn, an lạc hơn và 
hạnh phúc hơn. Chúng ta tinh tấn diệt trừ những tạp niệm vọng tưởng, thường 
xúi giục chúng ta tạo thêm nghiệp báo xấu, để cho chính mình và những người 
chung quanh bớt lo âu, phiền muộn vì những hành động sai khiến bởi tâm 
tham, tâm sân và tâm s1 của mình. 


630 


Chúng ta thử nghĩ: thực hành hạnh tỉnh tấn như vậy, có phải chúng ta được vô 
lượng vô biên "phước báu" chăng? Và nhờ hạnh tinh tắn, chúng ta không nản 
lòng trên đường tu tập các hạnh lành, dù gặp biết bao nhiêu nghịch cảnh trở 
ngại. Cho nên trong đạo Phật, hạnh tinh tấn được tượng trưng bởi Bồ Tát Đại 
Lực Đại Thế Chí, là vị Bồ Tát có năng lực tỉnh tấn lớn lao, có ý chí siêu xuất 
thế gian, dũng mãnh tiến bước không lui, trước mọi nghịch cảnh, trước mọi 
nghiệp chướng. 


5.Thứ năm là Thiền Định - Thiền định nghĩa là trau dỗi tâm tánh cho được 
tự tại, cho được bình tĩnh thản nhiên, trước mọi hoàn cảnh của cuộc sống. 
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường gặp những bước thăng trầm, 
những sóng gió của cuộc đời, chăng hạn như lúc thịnh lúc suy, lúc được danh 
dự lúc bị hủy báng, lúc được khen tặng lúc bị chỉ trích, lúc được sung sướng 
lúc bị khổ đau. Trong kinh sách gọi đó là "bát phong”, thường làm cho tâm trí 
của chúng ta bị bất an, chao đảo, giao động, xao xuyên, xáo trộn. Cho nên 
đạo Phật dạy nhiều phương pháp đề hàng phục và an trụ tâm, tùy theo căn cơ, 
trình độ, hoàn cảnh, sở thích, tâm nguyện của mỗi người, gọi là vô lượng pháp 
môn. Chăng hạn như pháp môn Tịnh độ dạy chúng ta tụng kinh, niệm Phật đề 
định tâm. Khi chúng ta tụng kinh, thân ngôi ngay ngăn, nghiêm trang, miệng 
đọc lời Phật dạy trong kinh, tâm chú ý vào lời kinh và tiếng chuông mõ, nên 
không còn nghĩ ngợi linh tĩnh lang tang, tư tưởng không còn chạy lung tung 
nữa. Như vậy có nghĩa là tam nghiệp, gồm thân, khẩu, ý của chúng ta, đều 
được thanh tịnh. Ở đây, cần biết thêm rằng không phải chúng ta tụng kinh để 
cho Đức Phật nghe! Cũng không phải chúng ta niệm Phật để cho Đức Phật 
tính số, coi chúng ta niệm được bao nhiêu câu, cộng được bao nhiêu chuỗi 
mỗi ngày! Kinh điển ghi lại lời dạy của Đức Phật cốt để hướng dẫn chúng ta 
tu tâm dưỡng tánh, điều trị tâm bệnh của chúng sanh, ví như toa thuốc của bác 
sĩ để điều trị thân bệnh, chứ không phải để đọc đi, đọc lại, tụng cho bác sĩ 
nghe† Mục đích chúng ta tụng kinh, niệm Phật là để hàng phục và an trụ tâm, 
chuyền hóa từ kẻ phàm phu tục tử, trầm luân đau khô, thành người trí tuệ, giác 
ngộ giải thoát. Hàng phục và an trụ được tâm, chúng ta mới có được cuộc 
sông phước báu, an lạc và hạnh phúc. Cũng với mục đích hàng phục và an trụ 
được tâm, Thiên tông dạy chúng ta "tứ oai nghi thiền ". Nghĩa là trong bốn oai 
nghi, gồm có: đi, đứng, năm, ngôi, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn 
luôn giữ gìn tâm được chánh niệm, không loạn tưởng, không tạp niệm, như 
vậy sẽ được chánh định. Cho nên mỗi khi tạp niệm, vọng tưởng khởi lên, 
chúng ta liền biết ngay và dừng lại, không bị luồng tư tưởng lăng xăng lộn 
xộn đó dẫn đi. Thí dụ như khi đang ngôi chơi, bồng dưng chúng ta nhớ tới 
chuyện thù oán năm xưa, tâm trí liền xao xuyễn với ÿ nghĩ trả thù phục hận! 
Nếu chúng ta không thức tỉnh dừng lại ngay, thì luồng tư tưởng này sẽ tiếp 


831 


tục dẫn chúng ta đi tới ý nghĩ tìm cách nào để trả thù, cho đáng đời kẻ đã hại 
mình, đã thưa gửi mình ra tòa, đã vu oan giá họa cho mình, đã cáo gian mình, 
và hậu quả là chúng ta tạo thêm nghiệp báo! Cuộc đời chắc chắn sẽ gặp nhiều 
khổ đau! Tây phương có câu: "Do not mess up your beaufifl lj/e!", chính là 
nghĩa đó vậy. 


Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy: "Quá khứ tâm bất khả đắc. Hiện tại 
tâm bắt khả đắc. VỊ lai tâm bắt khả đắc". Nghĩa là: Chuyện quá khứ qua rồi 
đừng luyến tiếc, đừng nhớ nghĩ làm gì cho bận tâm, chỉ gieo thêm nghiệp 
chướng chứ chăng ích lợi gì. Chuyện hiện tại rồi cũng qua mau, cô níu kéo 
cũng chắng được, có lo âu phiền muộn cũng chăng ích lợi gì. Chuyện tương 
lai chưa đến, lo lăng, ưu tư, sầằu muộn cũng chẳng giúp ích được gì. Chi băng 
chúng ta g1ữ gìn tâm trí được như như, bình tỉnh, thản nhiên, có phải khỏe hơn 
không? Chuyện gì phải tới nó sẽ tới, lo sợ cũng chẳng ngăn cản được đâu. Tốt 
nhứt chúng ta đừng tạo thêm tội nghiệp mới, thì khỏi phải lo sợ quả báo, tội 
báo, nghiệp báo sẽ đến! Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy:"Lấây oán báo 
oán, oán nghiệp chập chùng. Lấy ơn báo oán, oán nghiệp tiêu tan". Nghĩa là 
chuyện oán thù trong quá khứ chỉ nên cởi mở, không nên kết chặt thêm. Thí 
dụ như trong gia đình trước kia có chuyện bắt hòa, tranh chấp, chúng ta bèn 
bỏ nhà đi xa. Khi có dịp trở về quê hương viếng thăm, chúng ta mang theo 
quà cáp với tắm lòng từ bi hỷ xả, một trời thương nhớ, quên hết chuyện không 
vui trong quá khứ, tức nhiên mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp vui vẻ. Tâm trí 
của chúng ta sẽ an lạc hơn, cuộc đời sẽ hạnh phúc hơn. 


Ở đây, cần biết thêm rằng thiền tông không dạy tọa thiền như con cóc, từ giờ 
này sang giờ khác, chăng hiểu mục đích để làm gì, ngoải chuyện đem khoe 
khắp nơi khắp chốn! Chính thiền tông dạy chúng ta ngôi thiền để "chăn trâu" 
(mình luôn theo dõi tâm), để thúc liễm thân tâm, tức là dẹp trừ tạp niệm và 
vọng tưởng, với mục đích hàng phục và an trụ tâm. Hơn thê nữa, không phải 
chỉ có lúc ngôi thiền mới đẹp trừ tạp niệm vả vọng tưởng mà thôi. Trong đời 
sông hăng ngày, lúc tiếp xúc với ngoại cảnh, lúc thấy hình sắc, lúc nghe âm 
thanh, lúc ngửi mùi, lúc nếm vị, lúc xúc chạm, chúng ta luôn luôn giữ gìn tâm 
trí được bình tĩnh thản nhiên, không xao xuyến, không loạn động. Nếu trong 
tâm "lỡ" nồi loạn, tạp niệm khởi lên, chúng ta liền biết ngay và dừng lại kịp 
thời, thì đó chính là Thiền Định. 


Tổ Điều Ngự Giác Hoàng, tức là Hoàng Đề Trần Nhân Tôn nhường ngôi, đi 
tu, trở thành Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm, có dạy răng: 

"Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 


632 


Gia trung hữu bảo hưu tâm mích 
Đôi cảnh vô tâm mạc vân thiên". 


Nghĩa là dù sống trên trần đời, muốn được vui theo đạo lý, hãy đừng chấp 
chặt, tùy duyên hành sự, tùy hoàn cảnh mà ứng xử. Chăng hạn như đói đến thì 
ăn, mệt ngủ khò. Chẳng có gì đòi hỏi, chăng có gì buồn lo, chẳng có gì bận 
tâm, chăng có gì ưu phiên. Trong mỗi con người chúng ta, ai ai cũng có "của 
báu", đó chính là "con người chân thật" của chúng ta. Cho nên chẳng cần chạy 
vào chùa, hay lên non lên núi, tìm kiếm làm gì cho mất công, nhọc sức vô ích. 
Trong cuộc sông hiện nay, đối với các cảnh trần đời, chúng ta đừng khởi vọng 
tâm lăng xăng lộn xộn, thương thương ghét ghét, phải quấy thị phi, tranh đua 
hơn thua. Lúc đó, chính là lúc chúng ta đạt được thiền định, hiểu được và sống 
được với "con người chân thật" của chính mình. Đó chính là mục đích cứu 
kính của đạo Phật vậy. 


6.Thứ sáu là Trí Tuệ - Trí tuệ trong đạo Phật, kinh sách gọi là trí tuệ bát nhã, 
không phải sự hiểu biết, kiến thức, trí thức của thế gian. Ở thế gian, người trí 
thức là người học cao hiểu rộng, có bằng cấp các ngành, nhưng vẫn sống trong 
sanh tử luân hồi, thường gặp phiền não khổ đau. Trí tuệ trong đạo Phật là sự 
nhận thức sáng suốt, đưa con người đến chỗ giác ngộ và giải thoát, được an 
lạc và hạnh phúc. Người có trí tuệ là người có chánh kiến, nghĩa là người thấy 
muôn pháp, biết muôn việc "đúng như thực", không mê lầm điên đảo, không 
mê tín dị đoan, .›không nhận giả làm chân, không chấp chặt thành kiến. Chẳng 
hạn như khi thấy việc gì xảy đến cho mình hay cho người, chúng ta biết ngay 
rằng: đó là kết quả hay hậu quả của một việc hay nhiều việc đã làm trước đây. 
Không bao giờ tự nhiên có khói, mà không do lửa phát sanh. Không bao giờ 
tự nhiên có sóng, trong khi gió lặng yên. Không bao giờ tự nhiên có cái cây 
mọc lên, mà không có hạt giông trong đất trước đó. Nhờ đó, chúng ta không 
ngạc nhiên, khi có chuyện may măn đến, cũng như không đau khổ, khi có 
chuyện xui xẻo xảy ra. 


Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy: "Chư pháp tùng duyên sanh. Chư 
pháp tùng duyên diệt". Nghĩa là mọi việc muôn sự trên thế gian này, trong 
kinh sách gọi là chư pháp, tùy theo nhân duyên mà sanh ra, cũng tùy theo nhân 
duyên mà diệt đi. Không có việc gì sanh diệt mà không có nguyên nhân. 
Không có cái gì, vật gì, việc gì tự nhiên xảy ra, tự nhiên sanh ra, tự nhiên xuất 
hiện. Không có cái gì, vật gì, việc gì tự nhiên biến mắt, tự nhiên diệt đi, tự 
nhiên không còn nữa. Chẳng hạn như khi thấy một tòa nhà sụp đồ, một tình 
bạn kết thúc, chúng ta hiểu ngay phải có nguyên nhân và cũng hiểu răng không 
có chuyện gì trên đời tồn tại vĩnh viễn. Nhờ đó, chúng ta có thể giữ gìn được 


633 


tâm trí bình tĩnh thản nhiên, khi mọi chuyện tang thương biến đổi xảy ra trong 
cuộc đời. Không có cái gì, vật gì, việc gì do ông trời, do thượng đề sanh ra 
cả. Chăng hạn như một cơn mưa do hội đủ nhân duyên mà có, chứ làm gì có 
ông thần mưa, ông thần gió, ông thần sắm, ông thần sét, ông thần sông, ông 
hà bá, như người xưa tin tưởng, khi khoa học chưa phát triển. Bây giờ con 
người còn có khả năng làm mưa nhân tạo, ở bất cứ nơi nảo, bất cứ lúc nảo. 

Tại sao thượng đề làm ra cuồng phong, bão tó, lũ lụt, động đất, để giết hại con 
người? Thượng đề vẫn còn nồi cơn thịnh nộ, nồi cơn sân hận, đề giáng họa 
trừng phạt con người ngoan có, không nghe theo, không làm theo, như vậy có 
khác gì những kẻ phàm phu tục tử ở trên đời này, hay nối sân hận, khi gặp 
chuyện không vừa ý? Nếu chỉ đọc giáo lý của đạo Phật và chỉ biết Phật giáo 
qua lý thuyết, ắt là không đủ. Không học hiểu giáo lý, không thực sự biết Phật 
giáo như thế nào, chỉ nhắm mắt làm theo những tập tục cô truyền một cách 
máy móc, tức nhiên là sai lầm và thiếu sót nặng nề. Học mà không hành thì 
khác nào cái đãy sách, cái tủ sách, cái tàng kinh các. Hành mà không học hiểu, 
khác nào người đi trong đêm tối, không có đèn đuốc, đụng đầu lọt hố, bất cứ 
lúc nào! Trọng Phật tin Phật mà không nghe Pháp học Pháp, như vậy chưa 
phải là đệ tử chơn chánh của Đức Phật. Vì không nghe Pháp học Pháp, làm 
sao thực hành đúng theo lời Phật dạy được? Do đó, con người sống mãi trong 
vô minh, mờ mịt u tối, si mê lầm lạc, bao giờ mới giác ngộ và giải thoát được, 
bao giờ mới hết phiền não giảm khổ đau được? Chư Tổ có dạy: "Tu mà không 
học là tu mù. Học mà không tu là đấy sách", chính là nghĩa đó vậy. 


Chúng ta cần phải phát tâm học Phật Pháp, nếu muốn có được trí tuệ "đúng 
như thực”, còn gọi là "trí tuệ bát nhã". Đó chính là "phước báu" tối thượng. 
Người có trí tuệ bát nhã, chiếu kiến ngũ uấn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. 
Nghĩa là con người muốn được tự tại, muốn không sợ hãi, muốn qua mọi khô 
ách, thì phải có trí tuệ bát nhã, thấy tất cả các pháp đều không thực, không tồn 
tại vĩnh viễn, không cô định. Cái thân ngũ uân của chúng ta cũng là một trong 
các pháp trên thế gian, cho nên cũng sẽ biến hoại sau một thời gian tại thế, 
không có gì đáng luyến tiếc, than thở, khổ đau. Chỉ có "con người chân thật 
không sanh diệt" mới là cứu kính mà thôi. Đó là những lời dạy vô cùng quí 
báu của Đức Phật, đó là bản đồ hướng dẫn chúng ta đạt được cuộc sống an lạc 
và hạnh phúc, tiền đến chỗ giải thoát và giác ngộ. Tóm lại, trong cuộc sống 
hăng ngày, có rất nhiều cơ hội, có rất nhiều cách, có rất nhiều phương pháp, 
để cho con người làm phước, tạo phước, kiếm phước. Dù là phước hữu lậu 
hay vô lậu, đều có công năng giúp con người có cuộc sống bình yên, ít đau 
khổ, bớt phiền não, để tiễn tới chỗ giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Phước 
hữu lậu do những việc làm tạo sự an vui thoải mái, có ích lợi cho người, giúp 
đỡ người lúc gặp khó khăn về vật chất hay tinh thần. Phước hữu lậu có công 


S34 


năng đem lại sự may mắn, tai qua nạn khỏi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ 
hóa không, bớt oan trái, giảm nghiệp báo. Người làm phước với ước mong 
được hưởng phước về sau, đó là phước hữu lậu, còn trong vòng sanh tử luân 
hồi. Phước vô lậu do những việc làm có ích lợi cho người, nhưng đồng thời 
cũng chuyền hóa được con người chính mình, thí dụ như bố thí cúng dường, 
tụng kinh niệm Phật, tư duy thiền quán, tu tâm dưỡng tánh. Người làm phước 
với tâm từ bị hỷ xả, không cầu mong được hưởng phước về sau, chỉ cô găng 
tu học đề tiến dần đến chỗ giác ngộ và giải thoát, đó là phước vô lậu, vượt 
khỏi vòng sanh tử luân hồi. Trong lúc thực hiện hành động tạo phước, không 
nghĩ rằng mình đang làm phước, giúp đỡ người khác vì tình thương, do lòng 
tốt tự nhiên, với tâm bắt vụ lợi, vì người quên mình, đó là hành động tạo phước 
cao thượng nhứt, đem lại "phước báu" vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. 
Phước hữu lậu ví như tiền tiết kiệm, có khả năng giúp con người giàu sang, 
sung sướng, may mắn, bình yên. Hưởng phước này có ngày cũng cạn, cũng 
dứt. Khi đó, con người sẽ phải đền trả những nghiệp báo trước kia. Chúng ta 
đã từng thấy các ông vua, các bà hoàng, các hoàng tử, các công chúa, các nhà 
giàu có trưởng giá, thế lực quyền quí, cao sang danh vọng, các lãnh tụ chính 
trị, các lãnh tụ tôn giáo, khi hưởng hết phước báo hữu lậu, họ phải chịu nhiều 
tai nạn, khổ ách, tán gia bại sản, thân bại danh liệt, thậm chí có thể mắt mạng 
thê thảm, không chỗ chôn thân! 


Trong Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy: "Phước báo con người đang hưởng ví 
nh mũi tên bắn lên không trung, đến khi hết trớn, rớt trở xuống đất rất 
nhanh", chính là nghĩa phước hữu lậu đó vậy. Bởi vậy cho nên, Đức Phật dạy 
chúng ta khi làm phước, đừng mong cầu hưởng phước báo, mà nên nguyện 
được phước duyên, đời đời gặp Chánh Pháp, gặp thầy lành bạn tốt, g1úp đỡ tu 
tập, cho đến ngày giác ngộ và giải thoát, mà thôi. Điều dĩ nhiên ai ai cũng có 
thê hiểu được là: tất cả những hành động nào, những lời nói nào , những ý ý nghĩ 
nào, ngược lại với việc tạo "phước báu”, chính là hành động, lời nói, ý nghĩ, 
tạo tội lỗi, tạo nghiệp báo xấu vậy! Tội lỗi là do hành động, lời nói hay ý nghĩ 
làm cho mình, cho người khác đau khổ trong hiện tại và vị lai, dù vô tình hay 
cô ý. 


Trong Kinh A Hàm, Đức Phật có dạy: "Chí có phước báo mới có thể giảm 
thiểu nghiệp báo mà thôi". Con người tạo tội nghiệp từ trước, đến lúc phải đền 
trả quả báo, nhẹ thì bị chửi măng, đau yếu, nặng thì gặp tai nạn, thậm chí mất 
mạng. Tội Nghiệp do con người tạo tác, sanh ra tội báo nghiệp báo, được ví 
như một nắm muối. Nếu phải bị nuốt nắm muối đó, thì con người sẽ đau khổ 
biết là dường nào. Nhưng nêu có thê bỏ năm muối đó vảo trong một tô nước 
rồi uống, thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Nếu có thể bỏ nắm muối đó vảo 


635 


trong một lu nước rồi uống, thì chắc sẽ dễ chịu hơn một chút nữa. Nếu bỏ năm 
muôi đó vào trong một hồ nước lớn, rồi từ từ uống, thì chuyện sẽ không còn 
thành vấn đề. Tô nước, lu nước, hồ nước tượng trưng cho "phước báu", do 
chính chúng ta tạo được ít hay nhiều, sẽ giúp chúng ta tai qua nạn khỏi, chịu 
đựng được quả báo, do tội nghiệp đã tạo trước đây. 


Chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, chuyện nhỏ sẽ hóa không, chuyện khó sẽ hóa dễ. Chứ 
không phải chúng ta tạo tội nghiệp đầy dẫy trong cuộc đời, gây đau khổ cho 
không biết bao nhiêu người thân kẻ thù, dù cho nhân danh công lý lẽ phải, trả 
thù báo oán, gì gì đi nữa, rồi đến lúc giựt mình thức tỉnh, bèn đem tất cả tội 
lỗi đã tạo, giao cho Trời Phật gánh giùm, chịu tội thế cho mình, bằng cách đi 
chùa cúng kiến, đi nhà thờ xưng tội, "thì mà là" tất cả tội lỗi đó tiêu tan hết 
đâu? Con người thường có thói quen "quỊt nợ”, cho nên mới có ý nghĩ như 
vậy! Luật nhân quả không bao giờ sai chạy, dù cho con người tu hành đắc 
thánh quả, vẫn phải chịu quả báo do những tội nghiệp đã gây nên, từ nhiều 
đời nhiêu kiếp trước kia. "Chỉ có phước báo mới có thể giảm thiểu nghiệp báo 
mà thôi". Chúng ta nên ghi nhớ lời Đức Phật đã dạy. Đọc lịch sử, chúng ta 
cũng đã nhận thấy, ngay cuộc đời của Đức Phật, cũng như các vị giáo chủ 
khác, vẫn bị người đời gièm pha, vu khống, mạ ly, chửi bới, ám sát, xét xử, 
giam cầm, giết hại. Nếu là bậc ' phước tuệ lưỡng toàn" như Đức Phật, nghĩa 
là phước báu và trí tuệ đầy đủ, thì mọi chuyện trở ngại trên thế gian này Trôi 
cũng qua, cuộc đời kết thúc một cách êm đềm, bình an, tự tại. Nếu không có 
đủ phước báo thì, dù là bất cứ ai, cũng sẽ bị xử chết một cách thê thảm! Khi 
Đức Phật còn tại thế, có người ngoại đạo đến hỏi Đức Phật: Ngài có kinh điển 
nào đem đọc tụng, có thể giúp cho đệ tử của Ngài vãng sanh niết bàn được 
không? Đức Phật trả lời rõ ràng: Không! Tại sao vậy? Bởi vì con người hiền 
thiện, biết tu tâm dưỡng tánh khi còn sinh thời, tâm tư thanh thản, nhẹ nhàng, 
thì nhứt định kiếp sau sẽ sinh ở cõi lành. Con người hung ác, luôn luôn làm 
việc lợi mình hại người, bất chấp thủ đoạn, bất kế sự phiền não khổ đau của 
tất cả mọi người, thì nhứt định kiếp sau sẽ sinh vào tam đồ ác đạo, gồm có: 
địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thí dụ như dầu nhẹ hơn nước thì nỗi trên mặt 
nước, đá nặng hơn nước thì chìm dưới đáy nước, không nghĩ ngờ gì cả, không 
thê nào khác hơn được. Đó là chân lý công bằng tuyệt đối vậy. 


Cuối cùng, vấn đề sau hết là phân biệt "phước báu" và "phước báo". Phước 
báu là từ ngữ chỉ những hành động, lời nói và ý nghĩ, thiện lành quí báu, tạo 
phước trong hiện tại, ví như chúng ta làm việc, kiếm tiền sinh sống, có dư đả 
thì để dành về sau. Phước báo là từ ngữ chỉ kết quả, còn gọi là quả báo lành, 
do những hành động, lời nói, hay ý nghĩ thiện lành, từ nhiều đời trước cũng 
như đời này, đến với chúng ta qua các dạng: thời hên, may mắn, bình yên, an 


636 


ôn, đẹp đếẽ, vui vẻ, hạnh phúc, giàu sang, sung sướng, nhàn nhã, trong cuộc 
đời hiện tại, ví như tiên tiệt kiệm chúng ta dành dụm được từ trước đên nay, 
bây giờ đem ra xử dụng khi cân thiệt. 


637 


_—-oOO--- 
The Infiuence of Reincarnation on Society as a Whole 


. Awareness Of reIncarnation as a fact, being part of everyday life, we 


wIll see every person as having equal rights. DIscrimination of any type 
or manner will be a thing of the past. Intentional dishonesty or 
victimization, even when following orders, wIll be seen to create 
personal karma. 


._ Phe Law of Karma becomes common knowledge when stating:”What 


you conscIously do to another you wIll one day experlence yourself, 
either 1n this life or another.” The Law of Karma 1s always Just. Every 
atrocIty carrles a karmic debt. The Law of Karma serves the learning 
prOCeSsS. 


.. When everyone knows that 1t 1s possIble to have lived In any country 


or with any race, or member of a certain religIon, or could do so at some 
time In the future, we develop a sense of belonging together. When this 
Occurs there wIll be no more competItive thinking between the different 
sfates of this world, no more working against each other, but rather with 
each other. It will be a one-world community in which we wIll treat 
each other with respect, tolerance and understanding. 


. In emergency situatlons we wIll be more willing to help each other, 


knowing that among the people of some distant part of this planet who 
are suffering starvation or some other maJor catastrophe there may be 
among them some of our relatives and friends from a past lie. lf 
particular nations 1gnore the needs of others this wIll aøgaIn create karma 
for them. Therefore we wIll be offering our help more readily to those 
1n need. There wIll be a general Increase 1n the Involvement In the well- 
being of other natIions and that of 1ndividual counfrIes. 


. Everyone wIll develop a totally different awareness of belonging and 


wIll accept responsIbility as beIng part of the state. If, for Instance, ÏI 
decerve the state by withholding taxes, something wIll one day be taken 
from me for karmic reasons. What I do to the state or to another 
individual one day wIll be done to me. Thịs 1s why honesty 1s the best 
Insurance policy for your future HIÍe. 


._ Before becoming a globally responsible citizen, each person wll feel 


the need to share all the responsIbilites as a cIflIzen of his particular 


638 


sfate. If he continues to live Just for his own I1nferests and 1s using the 
sfate to his benefit he wIll one day find himself In situations where he 
IS used. Egocentric attitudes and actions are a guarantee for 
experiencing unfairness and lovelessness 1n a later life. 


._ Religlous communities and world religlons wIÏÏ 1nteprate reincarnation 


Info their belief systems 1n order to have a chance of survival when this 
knowledge becomes widely accepted. There 1s no such thing as a single 
life, only a cycle of single lives. With every lifetime, the soul evolves 
to greater perfection. Reincarnation 1s the most Just religlon, ø1ving 
everyone the chance, when once again Incarnated on earth, to make up 
for what he violated agaInst: namely loving his fellow man. God 1s no 
longer the villainn who allow crippled bables to be born or millions of 
people to starve to death or die In wars. 


. Regresslon therapy wIll have a malor, important role to play 1n the 


future. In soclal services for Instance, drug addicts and alcoholics may 
be led back to the cause of theIr addiction 1n order to delete the 
programing that cause theIr addiction 1n the first place. Psychiatry wIll 
no longer be Imaginable without *regression therapy. Unnatural 
behavior to the detriment of oneself or others may have past-life 
orIpIns, which must be uncovered, treated and healed. The National 
Health Service wIll pay for training regresslon therapist and wIll 
happlly take on board the cost of this therapy. This wIll save on other 
extremely high cosfs for exIsting therapies that are usually slow to work 
and sometImes even Ineffective. Regression therapy by contrast wIll 
frequently prove successful 1n a very short space of time. 


._In the field of psychology many old and cherished theorles wIÏÏ need to 


be replaced with new ones, which grant much space for reincarnation. 
Universitles wIll establish facultIes of reincarnation psychology. 


10. The medical profession wIll have to do mụuch rethinking. Through the 


discoveries made by Professor Stevenson we now know that birth 
deformities may not be genetic, nor caused by viruses, but in mosf cases 
can be traced back to previous lives, and In parficular to past causes Of 
death. Reincarnatlon wIll also play a large part In surgery. In many 
cases, before conducting an operation that 1s not entirely necessary, the 
doctfor or sureeon wIll refer the patlent to a regression therapIst. Here 
wIll be decided, for example 1n the case of a vagotomy, whether or not 
a wound received 1n a previous life had already weakened the stomach 
area. IÝ this 1s the case then 1t 1s advisable to treat It with regression 
therapy. Failing this, symptoms of some kind or other are likely to 
confinue to mamifest In that area. For example, 1ƒ a person was killed In 


639 


a previous life by a spear wound to the kidney area, he wIll often 
experlence chronic paIn 1n this region, even If doctors cannot find 
anythinng wrong with him. The co-operatlon between the medical 
profession and the regression therapists wIll become an obvious 
n€C€SSIfV. 


11. Once we know that we wIll almost defimtely be reborn on this earth, 


keeping the planet clean and healthy wIll become an obvious thing to 
do. This wIll enable us to return to a healthy planet where we wIll be 
able to confinue our spiritual Journey. We wIll care more about our 
surroundings and wIÏll not allow the earth to become polluted. 


12. Philosophy wIll pralse those øgreat philosophers who have already been 


advocating this knowledge of reincarnation. The acceptance of 
reIncarnation creates a whole new way of thinking, and wIÏlÏ create new 
philosophical schools of thought and working models which wIll rely 
less on abstract thinking. Instead they wIll catch up on, consolidate and 
Integrate the “empirical” general data deductible from all the knowledge 
uncovered throuph regressions Into past lives. The afterlife, or 
I1ntermediate realm, wIll also be thoroughly Investigated. This 1s where 
we exIt as souls before being reincarnated on earth. Philosophy wIll 
pose the question. Who or what created th1s system of reincarnation and 
the afterlife, for what reason and why? Ontology wIll gain a completely 
new perspectIVe as we endeavor to connect to our centre of being via 
personal trance experlences, journeying to our center or possible 
InitIatlons to get 1n touch with the basic truth of creation 1tself. 


13. The arts wIll gan tremendous momentum, since a new creafive theme 


wIll be opened up to them 1n which public demand could become huge 
for anything related to the theme of reincarnation. Film, television, 
theater and especially literature will no doubt adopt this theme. The 
represenfations of people and theIr motives for certain behavior wIll be 
reflected against a background of their past lives in which the Law of 
Karma wIll play an Imporfant part. 


14. We wIll concern ourselves less with reputatlon, power or ownershIp, 


since we wIll know that 1t 1s more Important to nurture the love Inside 
ourselves. This 1s why we wIll be more 1nclined to collect inner riches 
Iinstead of outer ones. We wIll treat life with more respect and wIlÏ view 
being able to spend time on this earth as a valuable g1ft, the opportunity 
to learn more and more about love and God”s laws. Reincarnation wIll 
confribute Iimmensely towards making this world more beautiful and 
loving and one 1n which 1t 1s a blessing to be allowed to live, love and 


learn...(Trutz Hardo — Chidren Who Have LIved Before: Reincarnation 
Today) 


*Regression Therapy — Pas-ljƒe regression therapy, (also know đs 
past-liƒfe therapy or regression therapy) 1s based upon the prermise that 
we are eternal beings (souls, 1ƒ you wlll,) who carry ƒorward learning 
and experiences from one human lifetme tfo another. As eternal souls, 
we experience physical le on Earth im a series 0ƒ human bodies and 
assoclated personalities (On a soul level we choose each le 
Circumstfance as a means oƒ challenging ourselves with neW sifuaHons 
and opportunities for learning. Qƒ course, sorme people belieVve we onÏy 
live one human lielme. In this case, the sforles elicled by this 
therapeufic approach serve as mmarvelous syrmnbolic metaphors ƒor the 
Issues and situaHons beig ƒaced In the present time. Whether 
uncovering Teql' pasf-lives or noi, the approach has helped many 
people resolve Issues and get past stuck poinfs thaf were resistamt fo 
other therapeufic approaches. In addition, Ifs a ƒascindafing way tfo 
experience other aspecfs oƒ your self and your personaly. 


Karmapa Lama — the highest Lamas of the Kargyud Sect. Karmapa means 
“man 1n action” or he who has mastered karma. Like the 
Dalai Lamas, the Karmapas are recognIzed as manIfesta- 
tions ofthe Bodhisattva Avalokiteshvara... 


Katthahari Jataka - Nàng Lượm Củi 


“Your son am I.“- Thịs story was told by the Master while at Jetavana about 
the story of Vasabha-Khattiya, which wIll be found in the Twelfth Book 1n 
the Bhaddasala-Jataka. Tradition tells us that she was the daughter of 
Mahanama Sakka by a slave-girl named Nagamunda, and that she afterwards 
became the consort of the king of Kosala. She concerived a son by the king; 
but the King, coming to know ofher servile origin, degraded her from her rank, 
and also degraded her son Vidudabha. Mother and son never came outside the 
palace. 


Hearing of this, the Master at early dawn came to the palace attended by five 
hundred Brethren, and, sitting down on the seat prepared for him, said, “Sire, 
where 1s Vasabha-Khattiya?” 

Then the king told him what had happened. 


S40 


Sire, whose daughter 1s Vasabha-Khattiya?” “Mahanama”s daughter, sir.” 
“When she came away, to whom dịd she come as wIfe?” ““[o me, sIr.” “SIre, 
she 1s a king”s daughter; to a king she 1s wed; and to a king she bore her son. 
Wherefore 1s that son not in authority over the realm which owns hIs fatherˆs 
sway? In bygone days, a monarch who had a son by a casual faggot-gatherer 
gave that son his sovereignty.” 


The king asked the Blessed One to explain this. The Blessed One made clear 
what had been concealed from him by re-birth. 


Once on a time in Benares Brahmadatta the king, having gone 1n great stafe 
to his pleasaunce, was roaming about looking for fruifs and flowers when he 
came on a woman who was merrily singing away as she picked up sticks In 
the grove. Falling In love at first sight, the king became Intimate with her, and 
the Bodhisatta was conceived then and there. Feeling as heavy within as 
though weighed down with the bolt of Indra, the woman knew that she would 
become a mother, and told the king so. He gave her the signet-ring from hIs 
finger and dismissed her with these-words:—“If 1t be a girl, spend this ring on 
her nurture; but 1f 1t be a boy, bring ring and child to me.” 


When the woman”s time was come, she bore the Bodhisatta. And when he 
could run about and was playing In the playground, a cry would arise, “No- 
father has hit me!” Hearing this, the Bodhisatta ran away to his mother and 
asked who his father was. 


“You are the son of the King of Benares, my boy.” “What proof of this 1s 
there, mother?” “My son, the king on leaving me gave me this signet-ring and 
said, “If1t be a girl, spend this ring on her nurture; but 1f 1t be a boy, bring ring 
and child to me.” “Why then don”t you take me to my father, mother?” 


Seeing that the boyˆs mind was made up, she took him to the gate of the 
palace, and bade theIr coming be announced to the king. BeIng summoned In, 
she enfered and bowing before h1s maJesty said, ““This 1s your son, sire.” 


The king knew well enough that this was the truth, but shame before all his 
court made him reply, “He 1s no son of mine.” “But here 1s your signetf-ring, 
sire; you wIll recognise that.” “Nor 1s this my signet-ring.” Then said the 
woman, “Sire, [ have now no wItness to prove my words, except to appeal to 
truth. Wherefore, If you be the father of my child, I pray that he may sfay In 


S41 


mid-arr; but 1f not, may he fall to earth and be killed.” So sayIrng, she seIzed 
the Bodhisatta by the foot and threw him up 1nto the aIr. 


Seated cross-legsed in mid-arr, the Bodhisatta In sweet tones repeated this 
stanza to his father, declaring the truth: 


Your son am I, sreat monarch; rear me, Sire! 
The king rears others, but mụch more his chi1d. 


Hearing the Bodhisatta thus teach the truth to hìm from mid-arr, the king 
stretched out his hands and cried, “Come to me, my boy! None, none but me 
shall rear and nurture you!” A thousand hands were stretched out to receIve 
the Bodhisatta; but It was Into the arms of the king and of no other that he 
descended, seating himself in the king”s lap. The king made him viceroy, and 
made hIs mother queen-consort. At the death of the king his father, he came 
to the throne by the tifle of King Katthavahana-the fagsot-bearer, and after 
ruling his realm ripghteously, passed away to fare according to his deserts. 


CHUYỆỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền thân Katthahari) 
Kính thưa bậc Đại Vương... 


Câu chuyện này được bậc Đạo Sư kê khi ở Kỳ Viên về nàng Vasabhakhattiya. 
Câu chuyện sẽ được tìm thấy trong Chương mười hai, Tiền thân Bhaddasala 
(số 465). Truyền thuyết kề rằng nàng là con gái của vị Thích Ca tên Mahanama 
với một nữ tỳ lên là Nagamunda, và về sau trở thành hoàng hậu vua nước 
Kosala. Nàng sanh một con trai cho vua. Về sau vua biết được dòng họ nữ tỳ 
của nàng, liền truất phế địa vị của nàng, và truất phế luôn người con trai là 
Vidudabha. Cả hai chỉ sống ở trong nội cung. Thế Tôn biết được sự việc này, 
vào buổi sáng, với năm trăm Tỷ kheo vây quanh, đi đến sự trú xứ của vua, 
ngồi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn, và nói: 


- Thưa Đại Vương, Vasabhakhattiya ở đâu? 
Vua kể lại câu chuyện ấy. 
- Thưa Đại Vương, Vasabhakhattiya là con gái của ai? 


- Bạch Thế Tôn, của Mahanama. 


S42 


- Khi nàng đên, nàng là vợ của a1? 
- Bạch Thê Tôn, của tôi. 


- Thưa Đại Vương, nàng là con gái của vua. Nàng đến làm vợ vua. Nàng sanh 
đứa con trai cho vua. Đứa con trai ấy, do lý do gì lại không làm chủ vương 
quốc thuộc sở hữu của người cha? Thuở xưa, một vị vua có đứa con trai từ 
một ñ#gười con gái đi lượmn củi, và một cuộc gặp gỡ tình cờ đã cho người con 
trai ấy vương quốc. 


Vua yêu cầu Thế Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa câu chuyện. Thế Tôn liền kể câu 
chuyện quá khứ. 
»%» 

Thuở xưa, ở Ba La nại, vua Brahmadatta đi vào ngự uyên với uy nghi lớn của 
nhà vua. Đang đi qua lại để tìm trái cây và bông hoa, vua gặp một thiếu phụ 
đang lượm củi, vừa lượm vừa hát. Vua đắm say nàng và ăn ở với nàng. Bồ tát 
được thụ thai trong bụng nàng. Nàng cảm thấy bụng nàng nặng nê như mang 
lưỡi tầm sét (lưỡi búa) của Đề Thích. Biết răng mình đã có thai, nàng tâu nhà 
vua việc ấy. Vua đưa cho nàng một chiếc nhẫn và nói: 


- Nêu sanh con gái, hãy giữ chiêc nhân này đê lây tiên nuôi dưỡng nó. Nêu 
sanh con trai, hãy đem nó đên ta với chiêc nhân này. 


Nói xong vua ra đi. Khi bào thai đúng thời, nàng sanh Bồ tát. Đến tuổi Bồ tát 
đi được, chạy được, trong khi chơi ở sân chơi, có tiêng la: 


- Ta bị đứa không có cha đánh. 

Nghe vậy, Bồ tát đi đến mẹ và hỏi: 

- AI là cha con? 

- Này con thân, con là con vua Ba La Nại. 

- Thưa mẹ, có cái gì làm chứng? 

- Này con thân, vua có cho chiếc nhẫn này và nói: "Nếu sanh con gái, thì giữ 


chiêc nhân này đê nuôi dưỡng nó. Nêu sanh con trai, hãy đem nó đên cho ta 
với chiêc nhân này”. Nói xong, nhà vua ra ổi. 


543 


- Thưa mẹ, sự tình là như vậy, sao mẹ không đưa con đến gặp cha? 


Nàng biết ý định của con, nên đem con đên cửa cung điện và xIn ý kiên vua. 
Khi được gọi vào, nàng đảnh lễ vua và tâu: 


- Thưa Đại Vương, đây là con của Đại Vương. 
Vua biết vậy, nhưng cảm thấy xấu hồ trước đông đảo quần chúng nên nói: 
- Nó không phải con của ta. 


- Tâu Đại Vương, đây là chiếc nhẫn của ngài. Chắc ngài nhận ra được chiếc 
nhân này? 


- Đây không phải là chiếc nhẫn của ta! 


- Tâu Đại Vương, tôi không có vật gì khác để bảo chứng cho sự thật. Nếu đứa 
trẻ này là con ngài, nó sẽ đứng trên hư không. Nêu không phải, nó sẽ rơi xuông 
đât và chêt! 


Rồi nàng cầm chân Bồ tát quăng lên hư không. Bồ tát ngồi kiết già trên hư 
không và với âm thanh dịu ngọt, tuyên bô pháp cho phụ vương, đọc bài kệ 
này: 


Kính thưa bậc Đại Vương. 
Tôi là con trai ngài, 
Kính thưa bậc nhân chủ, 
Hãy nuôi dưỡng con lớn! 
Vua nuôi dưỡng người khác, 


Không nuôi con mình sao? Nghe Bồ tát ngồi trên hư không thuyết pháp như 
vậy, vua bẻn nói: 

- Hãy đến, này con thân, ta sẽ nuôi con! Ta sẽ nuôi con! 

Và vua đưa hai tay lên. Một ngàn bàn tay đưa lên để đón Bồ tát, nhưng Bồ tát 
không xuống bàn tay nào khác, chỉ xuống vào bàn tay nhà vua, và ngồi trên 
bắp về vua. Vua phong cho con làm phó vương, phong cho mẹ làm hoàng hậu. 
Sau khi vua mệnh chung, Bồ tát lên làm vua có tên là Katthavahanaraja (vua 
của người lượm củi), trị vì quốc với Chánh pháp, và khi mệnh chung ngài đi 
theo nghiệp của mình. 


844 


Sau khi kế pháp thoại này cho vua nước Kosala, trình bày hai câu chuyện và 
kết hợp chúng với nhau, bậc Đạo Sư kết luận với sự nhận diện Tiền thân như 
sau: 


- Thời ẫy, người mẹ là Mahamaya, người cha là Tịnh Phạn vương, và vua 
Katthavahana là Ta vậy. 
-=-0oO0--- 


Khata - The khata symbolizes purity and compassion and are worn or 
presented with Incense at many ceremonial occasions, Iincluding births, 
weddinøs, funerals, øraduations and the arrival or departure of guests. Ït 1s 
usually made of sIlk. Tibetan khatas are usually white, symbolising the pure 
heart of the ø1ver, though 1t 1s quIte common to find yellow-gold khata as well. 
Tibetan, Nepali, and Bhutanese khatas feature the ashtamangala. There are 
also speclal multi-colored khatas. Mongolian khatas are usually blue, 
symbolizing the sky. In Mongolia, khatas are also often tied to ovoos, stupas, 
or special trees and rocks. 


Khata - Tắm vài lụa trắng... 


Một vật dụng bày tỏ sự tôn kính trong Phật giáo Tây Tạng. Đây là một tắm 
lụa mỏng hình chữ nhật, có các màu trăng, đỏ, vàng, xanh lam, dài từ ba thước 
đên hơn trượng. 


Màu sắc và độ dài của khata có thể thay đổi tùy theo thân phận của người 
được nhận, địa vị càng tôn kính thì khata càng dài. Khata màu trăng là cao 
quý nhât, tượng trưng cho sự thuân khuyêt, cao thượng... 


Bhikkhuni Khema Theri 


Khema was one of the two chief female disciples of Buddha (the other being 
Uppalavanna). 

Just as Venerable Sariputta was appointed the FIrst Chief Male Disciple, the 
Venerable Bhikkhuni Khema Theri was appointed the FEirst Chief Female 
Disciple. 


Her story began when she was the captivating beautiful Queen of King 
Bimbisara who was a staunch supporter of the Buddha. 


S45 


Being pIous and wise King Bimbisara had become a Stream-winner. 


He was well aware of his consorts' vanity and Infatuation of her own beauty 
that had prevented her from going to listen when the Buddha preached 
Dhamma. 


Her husband King Bimbisara however, was very eager for her to overcome 
the Infatuation and fear of the Buddha's criticism of her. So the king devised 
a clever strategy to arouse her curIosity to vIsit the beautiful Bamboo Grove 
park and 1ts monastery of great splendour. 


To achieve this King Bimbisara commanded hIs court entertainers to perform 
theatrical plays and compose songs about the fantasies of the royal park. 


That was what happened precIsely when Queen Khema, 1nspired by the play, 
decided to go and see the Bamboo Grove for herself. As she approached the 
ørove, she saw the Buddha preaching the Dhamma. 


Aware that she was nearby, the Buddha created an apparitlon of a heavenly 
beautiful lady fanning Him with a palm leaf fan. 


When Khema saw the apparition, she was captivated. She was so Impressed 
by the angelic loveliness of the apparition that the pride of her own beauty 
vanished Instantly. 


As she was so entranced, the Buddha caused the young lady to age gradually 
until she was very old, decrepIt and ugly who finally collapsed and died. 


Continuing to look, Queen Khema saw the rotting corpse decaying further 
unfil 1t was full of flles, worm- 1nfested, magøo(fs eating, as well as strIpping 
the corpse until only a heap of bones was left. 


Khema was horrifiled. Realising how foolish she was, she ImmedHiately 
changed her attitude and realized the true nature of the decayIng body In the 
youthful and the young; as guided by the Buddha, Queen Khema became a 
Stream-winner. This means she had crossed the stream of craving, having 
destroyed doubts, wrong views and clingIng to wrongful rites and ceremonIes. 


Queen Khema knew that she was then safe from miserable births 1n the lower 
exIstences and was happy with the human and divine life thereafter. 


S46 


The Buddha, who was guiding her, knew of this and quickly helped her further 
on by makIng her realise the transience of all formations (things). She readily 
understood and realised Arahantship. 


Then the Buddha called King Bimbisara and told him that Queen Khema had 
attainned Arahantship. She had to be ordaiIned or to pass away 1nto Nibbana. 
King BimbIsara readily agreed for her to be ordained as a BhIikkhun1. 
Well-respected for her penetrative Insipht and wIsdom Arahant Khema TherI 
could not ever again be tempted by sense pleasures, not even by Mara who 
was đdisguised as a handsome celestial youth. 


The Buddha declared her to be the w1sest of HIs ordained female discIple and 
made her the leader of the BhikkhunI Sangha. 
--0O0--- 


KHEMA - Chuyện nữ đệ tử thông minh nhất của đức Phật 
Đệ tử trí tuệ số 1 


Khema (theo tiếng Bali nghĩa là điềm tnh) sinh ra trong hoàng tộc nước 
Magadha, là một cô gái rất xinh đẹp và thông minh. Khi tới tuôi kết hôn, cô 
đã nhanh chóng trở thành phi tần của vua Bimbisara. Ông là một đại thí chủ 
(người cung dưỡng đồ ăn cho tăng đoàn) của đức Phật Thích Ca. Ông đã đem 
tặng cho tăng đoàn cả khu vườn trúc rộng lớn của mình để xây tăng xá, đồng 
thời rất quan tâm tới các tỳ kheo. 


Từ khi về nhà chồng, Khema đã được vua kể rất nhiều câu chuyện về đức 
Phật. Tuy nhiên, trước sau cô vẫn nhất định không chịu đi gặp đức Phật Thích 
Ca. Cô nói rằng, cô sợ Đức Phật sẽ phê phán vẻ đẹp của mình nên không muốn 
đi. Cô rất cô chấp nên dù quốc vương có khuyên thế nào, thuyết phục thế nào 
cũng không nghe. 


Cuối cùng, quốc vương đã nghĩ ra một cách, ông thuê các ca sĩ vào cung hát 
những bài ca ngợi vẻ đẹp và sự hòa nhã của khu tịnh xá trúc lâm. Do Khema 
là người rất thích vẻ đẹp của tự nhiên nên khi nghe những bài hát đó đã không 
cưỡng lại được, quyết định tới trúc lâm thăm thú. 


Hôm đó, Khema mặc áo lụa, xức nước thơm, trang điểm xinh đẹp bước tới 
giảng đường nơi đức Phật đang thuyêt pháp. Đức Phật có thê đọc được suy 
nghĩ của cô, vì vậy đã biên ra một thiêu nữ xinh đẹp, đứng cạnh bên người 


647 


của Khema và quạt cho cô. Cô bị sắc đẹp của cô gái cầm quạt lôi cuốn, trong 
lòng nghĩ: “Ta chưa từng gặp một cô gái nào xinh đẹp như vậy. Có lẽ ta còn 
kém xa cô ấy nữa. Người ta nói các sa môn thường coi khinh những người 


xinh đẹp, nhất định là hiểu sai họ rồi”. 


Lúc đó, đức Phật bèn hóa phép cho cô gái xinh đẹp kia dần dần già đi, qua 
tuổi trung niên, rôi tới tuôi già, tới lúc không còn chiếc răng nào, tóc bạc trắng, 
da nhăn nheo, cuối cùng ngã xuống đất hấp hối. Tới lúc này, Khema mới hiểu 
rõ sự vô thường của cuộc sông và cái hư ảo của vẻ đẹp bề ngoài. Trong lòng 
cô nghĩ: “Cô gái đẹp như vậy mà còn bị hủy hoại thế kia thì ta sớm muộn cũng 
không thoát khỏi kết cục đó”. 


Đúng vảo giây phút đó, cô đã giác ngộ một cách triệt để. Mặc dù trên người 
vẫn mặc những trang phục xa hoa của hoàng cung, Khema đã chứng quả A 
La Hán. Sau đó ít lâu, do được quốc vương Bimbisara đồng ý, cô đã gia nhập 
vào tăng đoàn, trở thành một tỳ kheo m1. 


Đối đáp về Như Lai 


Đức Phật Thích Ca khen ngợi Khema là người có “trí tuệ SỐ l1” trong số các 
tỳ kheo ni của tăng đoàn. Điều này hoàn toàn không chỉ là truyền thuyết, một 
đoạn đối thoại trong kinh “Tương ứng bộ” đã chứng tỏ rất rõ điều này. Đoạn 
đối thoại đó cho thấy, trí tuệ của bà có ảnh hưởng tới mức nào đối với quốc 
vương Pasenadl. 


Chuyện kê rằng, vị quốc vương này lúc đó đang du ngoạn tới nước Kosala. 
Khi màn đêm tới, quôc vương tới một thị trắn nhỏ. Tại đây quốc vương 
Pasenadi muốn tìm kiếm một người đề nói chuyện với mình. Vì vậy, ông đã 
sai tùy tùng đi tìm các sa môn hoặc các thầy tu Bà la môn thông thái tới. 
Người hầu đi hỏi thăm khắp nơi nhưng không tìm được vị sa môn hay Bà la 
môn nào đúng như yêu cầu của chủ nhân. Tuy nhiên, sau đó họ biết được rằng, 
một đệ tử của Phật Đà là tỳ kheo ni đang ở trong thị trần. Người này nhờ vào 
tài trí thông minh, nghe rộng, biết nhiều lại rất giỏi hùng biện mà nỗi tiếng 
khắp vùng. Người đó không ai khác chính là nữ đệ tử nổi tiếng của Phật đà — 
Khema. 


Sau khi Pasenadi nhận được tin báo đã quyết định đi gặp Khema, cung kính 
hỏi bà vê chuyện Như Lai sau khi chết: 


- Như Lai sau khi chết có tồn tại không? 


S48 


- Đức Thế Tôn không nói Như Lai sau khi chết tồn tại. 

- Vậy Như Lai sau khi chết không tồn tại hay sao? 

- Đức Thế Tôn không nói như vậy. 

- Vậy Như Lai sau khi chết vừa tôn tại, vừa không tôn tại hay sao? 

- Đức Thế Tôn không nói như vậy. 

- Vậy Như Lai sau khi chết đi vừa không tôn tại, vừa không thê không tồn 
tại hay sao? 

- Đức Thế Tôn không nói như vậy. 


Nhận thấy quốc vương Pasenadi có vẻ không thỏa mãn với câu trả lời của 
mình, bà quyết định lấy một ví dụ để minh chứng cho những lý lẽ của mình. 
Bà hỏi quôc vương Pasenadi rằng: “Liệu quốc vương có thể có được các nhà 
số học hoặc các nhà thống kê học giỏi tính toán tới mức có thể tính toán được 
có bao nhiêu hạt cát dưới sông Hăng hay không?”. Quốc vương trả lời rằng 
điều đó là không thê, bởi lẽ, cát trong sông Hằng là không thể tính toán được, 
không thê đếm được. 


Bà lại hỏi quôc vương răng: “Liệu ngài có biệt ai là người tính toán được bao 
nhiêu nước dưới biên không?”. Quôc vương lại trả lời răng, điêu đó là không 
thê, bởi lẽ nước biên sâu tới mức không thê đo được thì làm sao mà đong đêm 
được. 


Tới lúc này, bà mới điềm tĩnh nói rằng, Như Lai cũng như vậy. Bắt cứ người 
nảo muốn định nghĩa được Phật đả chỉ có cách là vượt qua ngũ uẫn. Tuy nhiên, 
những người đã kinh qua, đã giác ngộ thì không còn câu nệ ở thân phận cá 
nhân của họ nữa: “Như Lai không thê dùng sắc, thị, tưởng, hành, thức (ngũ 
uẩn) mà đo đếm được. Ngài giống như biển sâu không thể dò được đáy”. Vì 
thế, không thê nói tới tồn tại hay không tồn tại của Như Lai sau khi chết. Tất 
cả những mệnh đề nói trên không thê định nghĩa được Như Lai, vốn là khái 
niệm không thể định nghĩa. 


Quốc vương Pasenadi nghe những lời giải thích của Khema, cảm thấy rất vui. 
Sau đó, khi ông gặp đức Phật, cũng hỏi lại đúng 4 câu hỏi nói trên. Câu trả lời 
của Đức Phật cũng giống hệt với câu trả lời của Khema, thậm chí cách dùng 
từ, đặt câu cũng giông y như vậy. Quốc vương Pasenadi nghe xong, cảm thấy 
rất kinh ngạc. Lúc này, ông mới cảm thấy khâm phục trí tuệ của Khema, nữ 
đệ tử có trí tuệ số 1 của Đức Phật. (Buddhism/Red Zambala) 

--0Ö0--- 


Kilt— váy của người miên núi 


S49 


Kindred — bà con anh em, họ hàng 
Kinky — quăn, xoắn 
Kinship - mối quan hệ họ hàng 
Kisagotami - Buddhism and the Parable of the Mustard Seed 
Buddha and the Origins of Buddhism 


Siddhartha Gautama Buddha, more commonly referred to as Buddha, was the 
founding sprritual leader of Buddhism, one ofthe world”s maJor religions. He 
1S presumed to have lived either 1n the 4th or 5th century BCE1n what Is eIther 
present-day Nepal or present-day India. Born Into a royal Hindu family, he 
was a wealthy, pampered prince. Wishing to shield him from knowledge of 
human suffering, his father made sure that he dịd not see anyone who was 
sick, aøed, or suffering. 


At aøe 29, he left the palace to meet his subJects, where for the first time 1n 
his life he saw people who were sick, aged, and suffering. DIstraught by how 
he saw hIs subJects live when he himself led an indulgent life, he soon escaped 
his palace and began living the life of an ascetic. He begged for alms on the 
streefts and abstained from physical wanfs and needs, to the point of near- 
death. 


He discovered 1n his ascetic Journey the Middle Way, or the middle ground 
between self-indulgence and ascetism that would lead him to enlightenment. 
He sat under what 1s now known as the BodhI tree and meditated for a reputed 
49 days. Then, after those 49 days of meditation, he achieved enlightenment 
at the age of 35. 


Some Basic Concepts of Buddhism 


This state of enlightenment, also known as nirvana, 1s a state of liberatlon 
[rom physical wants and needs. Buddhism claims that those who have not 
achieved nirvana are stIll in samsara, or the cycle of life, death, and rebirth 
characterized by continuous suffering. This suffering 1s said to be roofed 1n 
humans' attachment to Impermanent things. 


650 


The achievement of nirvana breaks this cycle of samsara by releasing a 
person”s attachment to Impermanent things. When a person who has achieved 
nirvana dies, Instead of re-entering the cycle of samsara, they achieve what 1s 
called parinirvana, or a person”s full passing away. Instead of being reborn 
again 1nto a new life, they truly die 1n all senses, dissipating completely as a 
being. 


Buddha formed out of his path to liberation the Four Noble Truths, a central 
teaching of Buddhism. The Four Noble Truths describe the nature of human 
suffering, 1ts causes, and how 1t can be overcome. The fourth Noble Truth, the 
Noble Eightfold Path, describes the Intentional Journey one must take to 
achieve nirvana. 


The term buddha, which translates to “enlightened one,” 1s simply the first 
person to have achleved nirvana In an era. The Buddha that Buddhism 1s based 
upon thus did not become known as Buddha until after he achieved nirvana, 
and many believe 1s not the first buddha to have existed. After the buddha of 
each era achIeves nirvana, all others who achieve nirvana after 1n the same era 
are referred to as arahants. 


Kisa Gotami and the Parable of the Mustard Seed 


A famous parable of BuddhIsm 1s called The Parable of the Mustard Seed. It 
1S found In the foundational texts of Theravada Buddhism. It revolves around 
a woman named Kisa Gotami, who lived during the time of Buddha's life 
when he had already achieved nirvana and was traveling to Impart hIs 
teachings upon others. 


Kisa”s only child, a very young son, had died. Unwilling to accept his death, 
she carried him from neIghbor to neighbor and begged for someone fo Ø1ve 
her medicine to bring him back to life. One of her neIghbors told her to øo to 
Buddha, located nearby, and ask him 1f he had a way to bring her son back to 
Life. 


Brninging the body of her son with her, Kisa found Buddha and pleaded with 
him to help bring her son back to life. He Instructed her to go back to her 
village and gather mustard seeds from the households of those who have never 
been touched by the death. From those mustard seeds, he promised he would 
create a medicine to bring her son back to life. Relieved, she went back to her 
village and began askIng her neighbors for musfard seeds. 


651 


AlI of her neighbors were willing to ø1ve her musfard seeds, but they all told 
her that their households had been touched by death. They told her, “/he /ving 
are ƒew, but the dead are manV. ” 


As the day became evening and then night, she was still without any of the 
musfard seeds that she had been Instructed to collect. She realized then the 
universality of death. According to the Buddhist verse her story comes from, 
she said: 


“1s not jwst a truth ƒor one village or town, Nor is it a truth ƒor a single 
Jamily. But ƒor every world settled by gods [and men]. This Indeed 1s whaf 1s 
[rue - HMD€rIManence ”. 


With this new understanding, her grief was calmed. She buried her son In the 
forest and then returned to Buddha. She confessed to Buddha that she could 
not obtain any of the mustard seeds he had 1nstructed her to collect because 
she could not find even one house untouched by death. 


Here 1s a passlonate Interpretaton of what Buddha Iimparted upon Kisa 
GoftamI at this poInt from The Buddha: 


“Dear girl, the le oƒ mortals im this world is troubled and brief and 
Inseparable from suƒJering, ƒor there 1s not any means, nor WIll there ever be, 
by which those that have been born can avoid dying. All lving beings are oƒ 
such a nature that they must die whether they reach old age or not. 

As early-ripening [ruits are In danger öoƒ ƒallng, so mortals when born are 
always in danger oƒ dying. Just as the earthen vessels made by the pofter end 
in shards, so 1s the hƒe oƒ mortals. Both young and old, both those who are 
Joolish and those who are wise - qlÏ ƒall into the power öoƒ death, all are subJect 
fo death. 


Oƒ those who depart from this le, overcome by death, a ƒather cannof save 
his son, nor relaives their kinsfolk  While relaftives are looking on and 
lamenting, one by one the mortals are carried oƒfƒ ke oxen to the slaughter. 
People die, and thetr ƒate aqfter death will be according to their deeds. Such 
are the terms oƒ the world. 


Not from weeping nor from grieving will anyone obtarn peace 6ƒ mind. On the 
comfrary, his paImn will be all the greater, and he wlll ruin his health. He will 


652 


make hữnselƒ sick and pale; but dead bodies cannot be restored by his 
lamentation. 


Now that you have heard the Tathagafa [a term Buddha used to reƒfer to 
himselƒf], Kisa, reJect grieƒ, do not alÏow 11 fo enfer your mĩnd. Seeing one 
dead, know ƒor sure: 'l shall never see him again ïn this existence. ` And justf 
as the fire oƒ a burning house 1s quenched, so does the confemplafive wise 
person scafter grief's power, expertly, swỨfly, even as the wind scafters 
cofftonseed. 


He who seeks peace should pull out the arrow lamenfafions, useless longings, 
and the selƒf-made pangs oƒ grieƒ. He who has removed this unwholesome 
arrow and has calmed himselƒ will obtain peace oƒmmrnd. Verily, he who has 
conquered grieƒ will always be ƒree from grieƒ - sane and I<mmune - conƒfideml, 
happy, and close to Nirvana, Ï say ”. 


Kisa entered the first staøe of enlightenment from her experlence. She decided 
to become a disciple of Buddha”s and went on to become the first female 
arahant. 


Reflections on The Parable of the Mustard Seed 


What can we take away from this parable? Losing a child or any dear loved 
one to death 1s a traøedy no one wants to face. When faced with such painful 
loss, we can feel like Kisa, with ørIef so unbearable that we wIsh for anything 
to make the death not be real. 


But as Kisa learned when she could not collect a single mustard seed, death 1s 
unIversal. Nearly everyone at some poInt In their life loses a loved one fo 
death. This 1S part of the Impermanence of things that Buddhism speaks of. 
Despite the fact that nearly all of us experlence the loss of loves ones, this 
does not make the paIn of these losses any easler to bear. How do we cope? Ït 
1s different for everyone, but we typIcally find ways to carry on. For KIsa, 1t 
was her epIphany that she came to through the Buddha”s lesson that helped 
her cope. 


Ít 1s one story among countless throughout human existence of how a person 
has suffered great loss and yet learned In theiIr own way to move forward. 
Grief can often leave a person feeling 1solated, confused, and as 1f they will 
never be able to cope. But reading sforles like KIsa”s show that even long, 


853 


long ago, others have felt the same way, and yet they found a way throuph. 
For the grlever, 1t Is a reminder that you are never truly alone In your 
experience. (written by Hiary Dockray) 

-—-0O0--- 


Thánh Ñi KISA GOTAMI : 
(Thánh Ni từng là người rât đau khô vì mật con). 


Thánh Ni Kisa Gotami thuở thiếu thời là con gái một gia đình nghèo khô. Vì 
thân thê gây ôm, nên “nàng” được người trong vùng gọi là cô “Kisa Gotami”, 
hay theo Tàu âm là cô “Cô-Đàm-Om”. 


Tuy đến tuổi trưởng thành Kisa Gotami “may mắn” ° lây chồng là con trai một 
thương gia giảu có. Nhưng sự đối xử của chồng và gia đình bên chồng VỚI 
nàng rất phân biệt. Họ không để cho nàng quên đi thân phận khởi đầu, là con 
nhà nghèo của mình. 


Đã từ lâu, trước khi Kisa Gotami mang thai và sinh đứa con thứ nhất. Nàng 
vẫn có tánh rất yêu thương và độ lượng với trẻ nít. Sau khi sinh nở, nàng 
không bao giờ than cực vì con, qua bắt cứ việc gì. Khi đứa bé bắt đầu biết đi, 
thì cũng là lúc bất hạnh xảy ra cho nàng. Nó đã ngã gục bởi một căn bệnh ngặt 
nghèo, và lúc còn nằm trên giường, nó bỗng nhiên tắt thở. Kisa Gotami chưa 
bao giờ đối diện trước một tình trạng nguy cấp như thế, nên trông nàng thảm 
hại, như một con cừu hoản sợ giữa đám cháy, rất đáng thương. 


Chồng nàng và những người bên chồng trước đây từng ngược đãi nàng, bây 
sêu chứng kiến, mới chấp nhận nàng như một thành viên trong gia đình, sau 

“quái bệnh” đoạt mắt tính mệnh của đứa bé. Lý do sự thay đổi đó, không 
gì ì khác hơn là thấy tình mẫu tử, và sự quên mình của người mẹ. 


Với quyết định phải tìm cho ra thuốc để cứu sống đứa con, Kisa Gotami liền 
đeo con ngang hông, rôi không ngại đi từ nhà nây sang nhà khác, đê tìm danh 
y có thân dược. 


Dân chúng trong vùng sau một thời gian nhìn cảnh đó, thì hết tội nghiệp. Họ 
bắt đầu làm ngơ, hay bàn tán về sự điên khùng của nàng. Nhất là những trẻ 
con không ngớt trêu chọc, và kêu đích danh nàng, bảo rằng, “Kìa Kisa Gotami, 
cô không biết là con đã chết hay sao ?”. Nhưng nỗi đau khổ trong lòng Kisa 
Gotami mỗi ngày một tăng. Nàng không buôn nghe xung quanh nói gì. 


S54 


May thay, lúc ấy có một thiện sĩ đầy lòng từ bi, thấy Kisa Gotami như thế, 
bèn lại gân, hỏi han và hướng dân cô đên đức Phật. Sau khi chào kính Phật 
xong, Kisa Gotam! lập tức yêu câu đúc Thê Tôn từ bi cứu sông đứa bé. 


Đức Phật dùng tịnh nhãn (hay thần thông), thấy Kisa Gotami trong quá khứ 
đã tiễn xa, trên con đường phạm hạnh. Nhưng Phật bèn nghĩ ra một phương 
pháp để cứu độ Kisa Gotami.. Ngài bảo Kisa Gotami hãy đi tìm cho Ngài một 
ít hạt cải để làm “thuốc”. Nhưng những hạt cải ấy phải do gia đình nào từ 
trước tới nay chưa có ai trong họ hàng đã chết, lẫy ra biếu. 


Kisa Gotami từng sống trong làng mạc, nơi có rất nhiều người canh nông, hay 
trồng trọt. Nàng đi hết nhà này đến nhà khác với đứa con đã tắt thở, mang bên 
hông, để tìm một vật mà nàng sẽ chăng bao giờ tìm ra. Vì trên đời có gia đình 
nảo từ xưa đến nay chưa có ai chết ? 

Hỏi hoài không gặp nhà nào chưa có người chết, Kisa GotamI chợt tỉnh ngộ, 
biết rằng, “Sự chết là tình trạng chung của tất cả sinh vật”. Sau khi giác ngộ, 
Kisa liền quay về gặp Phật. 


Khi ấy, đức Thế Tôn hỏi Kisa Goatami, xem đã tìm ra loại hạt cải như thế 
chưa, thì được nàng trả lời rằng, “Không có gia đình nào, mà ở đó xưa nay 
chăng có ai qua đời cả. Nàng còn nói “Thực ra, số người từ trần trên thế gian 
nây, chắc chắc nhiều hơn số người còn sống gấp bội”. 


Nhận thấy Kisa Gotàmi, tinh thần đã tỉnh táo, sẵn sàng hấp thụ Pháp Bảo, đức 
Phật bèn dạy cho nàng chân lý của vạn vật. Đó là pháp vô thường (Anicca 
dhamma). Vào cuôi bài Pháp, kiến thức của Kisa Gotami tự nhiên chín muỗi. 
Nàng đắc quả nhập lưu Tu-Đà-Hườn (Sotapanna). Tiếp theo Kisa Gotami yêu 
cầu Phật cho nàng xuất gia. 


Tỳ-kheo-ni Kisa Gotami thực hành lời Phật dạy, một cách tinh tấn. Một hôm, 
khi bà sửa soạn tắt mây ngọn đèn trong giảng đường, bà bỗng chú ý đến ngọn 
lửa nào, dầu đã cạn, bên trong có khúc tim tàn. Bả liền tập trung tỉnh thần và 
định tâm nơi ngọn lửa chao đảo, yếu ớt Ấy, rồi bà minh sát răng, “Mọi sinh 
vật trên thế gian như ngọn đèn nây, hễ sự sống trong đó bắt đầu, thì sự chết 
cũng xuất hiện. Chỉ có sự không sông không chết thường xuyên bị che khuất, 
vì không nằm trong hai tình trạng ấy” 


Đức Phật theo dõi, nhận thấy tâm linh của Kisa Gotami đang năm bắt cứu 
cánh, Ngài liên tỏa thân quang khuyên khích, truyền sang cho đệ tử tâm pháp 
trong kiên thức. Kisa Gotami nghe như có âm thanh Phật nói: Dù chỉ giác ngộ 


S55 


trong khoảnh khắc, mọi sinh vật trên thế gian như ngọn đèn, hễ sự sống bắt 
đầu ở đâu, thì sự chết xuất hiện ở đó. Chỉ có Niết Bàn là giác ngộ mới thấy...thì 
vẫn quí hơn một người sống suốt đời (hay cả trăm năm) mà không biết Niết 
Bàn là gì”. 


Lúc đức Phật truyền xong “tâm pháp”, thì Kisa Gotami đắc quả giải thoát tôi 
thượng A-La-Hán (Arahatta). 

Để tỏ lòng tri ơn đức Thế Tôn, Thánh Ni Kisa Gotami bèn ngâm kệ tán đương 
Phật pháp, như sau: 


“Hàng Đại Giác hằng nâng đỡ phạm hạnh 
Không có mối liên hệ nào qúi báu hơn 
là thân cận một bậc cao thượng. 
Người ngu có thể trở thành trí. 

Khi nương nhờ đẳng giải thoát, 
thì trí tuệ phát sinh. và thoát khỏi đau khổ. 
Khi nương nhờ đẳng giải thoát 
Thì chứng được Tứ Thánh Đề 
biết thật nguyên nhân của đau khô. 
Chấm dứt tử sinh, bằng Bát Chánh Đạo”. 
(Theo Therigatha 213, 214, 215). 


Thánh Ni Kisa Gotami thuở thiếu thời đã đau khổ rất nhiều, vì sinh trong một 
gia đình hạ lưu, như bao nhiêu đàn bà bất hạnh khác, có đời sống khó khăn, 
và chứa đầy phiền não. Phụ nữ thời xưa bị xem như một “vật sở hữu”, dễ bị 
lạm dụng. Nam giới đóng vai người chủ, và có quyền nhiều vợ. 


Nếu Thánh Ni đã trải qua những tình trạng như thế, thì bà phải tội nghiệp 
những phụ nữ khác vô cùng, bất luận họ thuộc giai cấp xã hội nào. Thánh Ni 
đã diễn tả những trở ngại mà bà từng trải qua, và chỉ sau một thời gian chịu 
đựng, mới có thể hóa giải bằng cách quên đi. 


Phải hiểu tình thế của giới phụ nữ thời đức Phật ở Ẩn-Độ, thì một người mới 
có thể đánh giá được sự giải thoát trong giáo lý của Phật. Và sự biết ơn sâu 
xa, mà một “phụ nữ” như Kisa GotamIi, dành cho đức Phật, vốn không phải 
chỉ có ơn giải thoát tỉnh thần, mà còn là ơn giải thoát thể xác, của một nam 
giới hướng về nữ giới. Thánh Ni Kisa Gotami đã đề lại những kệ ngôn như 
sau: 
Đức bồn sư, đắng chuyền hóa con người. 
Trước biên khổ của nữ nhân bất hạnh. 


S56 


Tôi là một....đã từng trong cô cảnh. 
Làm vợ, dâu hiền...đau đớn, sâu bi. 
Mắt con đầu lòng, bao nỗi thị phi 

Một lần sinh nở bao nhiêu ngao ngán?! 
Và bắt lực trước thói đời sâu cạn. 
Tàn sức kêu gảo, chỉ có quyên sinh. 
Nhẹ dạ mang thai, đau khổ cực hình... 
Con lẫn mẹ đều tủi hờn vô tận. 

Tôi từng thấy một nữ nhân lận đận. 
Sinh nở đến gần chịu đựng ra sao. 
Quay về quê, giữa mưa gió ba đảo, 
Rồi bất hạnh thấy chồng con đều chết. 
Thận phận kẻ nghèo, biết đâu hung kiết? 
Tìm lại mẹ cha, anh, cũng vong thân. 
Ba xác kia trên giàn hỏa tiêu tan. 

Và kém phước sẽ luân hồi hiện biến. 
Nước mắt tái sinh, nhiều như bốn biển 
Xác muôn đời, chồng chất nghĩa địa hoang. 
Hay vất làm môi thú dữ trên ngản 
Dơ bắn tôi tàn, thế gian khinh miệt. 

Mau về nẻo sáng mới là khẩn thiết. 
Bát chánh là đường tôi quyết bước đi 
Tinh tấn diệt tham, dứt cả sân si. 
Mới hết luân hồi, bình an, giải thoát. 
Phật là cây đuốc duy nhất, 
dẫn ta vào cực Lạc! 
(Theo Therigatha 216-224). 
Một lần nọ, «Ma Vương» (nguồn gốc của tội lỗi), đã đến gần Thánh Ni Kisa 
Gotami, để quyến rủ, bằng những lời sau đây: 


« Sao khi mắt con, nàng không tìm tôi, 
mà ngôi một mình, đơn thân khóc lóc ? 
Hay chỉ muốn vào rừng sâu cô độc, 
Đề chờ một người khác, giỏi hơn tôi? » 


Nhưng Thánh NI Kisa Gotami đã thanh tịnh, vững chắc. Bà hỷ xả trả lời, như 
nói chuyện với một người bạn: 
« Ta đã vượt qua đau khô mất con. 


Tìm chông khác ư? Việc ây không còn. 


657 


Nước mắt sầu bi, ngộ rồi chắng có. 
Đối diện «Ma Vương», việc chi ta sợ?! 
Vui thú trần gian ta dứt hết rồi. 
Màng tối vô minh giờ lại sáng ngời 
Ta đã chiến thăng vẻ vang thần chết 
Nhơ dục trong tâm giờ đây đã hết! » 
(Theo Samyutta Nikaya, Tập Bộ Kinh) 


Khi thuyết pháp, đức Phật thường nhắc đến sự vô thường. Vì vạn vật liên tục 
đổi thay chính là một trong những nguyên nhân gây đau khổ. Nhất là đau khổ 
trong cảnh xa lìa đối tượng mình yêu thương. Pháp vô thường chắng những 
đã giúp cho Kisa Gotami đắc Thánh Quả Niết Bàn, đạt được an lạc, mà còn 
«khuyên khích» Thánh Ni sống những ngày tháng còn lại, một cách đạm bạc, 
khắc khổ. 


Kinh điển ghi rõ: Thánh Ni Kisa Gotami là một trong 13 tỳ-khưu-ni nguyện 
trường kỳ thọ hạnh đầu đà. Thánh Ni chỉ mặc ba y vàng, làm bằng những 
mảnh vải lượm được ngoài nghĩa địa (nơi bỏ tử thi), đem về giặt sạch và khâu 
lại. Thật là một gương sáng! 

-—-0O0--- 


Knack - sở trường, tài riêng 
Koan - tu sĩ thiền dùng trực giác để đạt kết quả 


Koan (Japanese) - in Zen Buddhism of Japan, a succinct paradoxIcal statement 
Or quesflon used as a meditatlon discIpline for novices, particularly 1n the 
Rinzal sect. The effort to “solve” a koan 1s Intended to exhaust the analytic 
Iinfellect and the egoIstic wIll, readying the mind to enftertain an approprlate 
response on the Intuitive level. Each such exercIse constitutes both a 
communIication of some aspect of Zen experlence and a test of the novice”s 
competence. 


Koliya - The Koliyas were Kshatriya of the Adicca (Iksvaku) clan of the Solar 
Dynasty during the time of Gautama Buddha. The family members of these 
two royal families marrled only among themselves. Both clans were very 
proud of the purity of their royal blood and had practised this tradition of1nfer- 
marriaøe since ancient times. For example, Suddhodana's paternal aunt was 
married to the Koliyan ruler Anjana. Therr daughters, Mahamaya and 
MahapajapatI Gotami, were married to Suddhodana, the chIef of the Sakyans. 


658 


Similarly, Yashodhara, daughter of Suppabuddha, who was AnJanaˆs son, was 
married to the Sakyan prince, Gautama Buddha. Thus, the two royal families 
were related by marrlage bonds between maternal and paternal cousins since 
ancIent times. In spIte of such close blood-ties, there would be occasional rIfts 
between the two royal families, which sometimes turned 1nto open hostility. 


Koliya - Vương tộc Koliya - bên ngoại thái tử Siddhartha 


Nguồn gốc của vương tộc Koliya bắt đầu gần như cùng thời điểm và con người 
với vương tộc Shakya. 


Chúng ta đã biết Priya là mẫu hậu đầu tiên của Kapilavastu. Tuy nhiên, một 
thời gian sau cô bị nhiễm bệnh hủi. Cô rời bỏ vương quốc và đi đến sống trong 
một cái hang cọp (Vyagghapatha) trong khu rừng dưới chân núi phía Đông 
Bắc Kapilavastu. 


Ngẫu nhiên, Rama - vua của vương quốc Banaras (Ba La Nại) cũng bị nhiễm 
bởi cùng một chứng bệnh ấy và đến sống tại khu rừng gần cái hang mà Priya 
ở. Một hôm Rama đến ngồi dưới gốc cây Kolan cô thụ trong khu rừng và kỳ 
diệu thay chứng bệnh của chàng đã biến mắt. Khi gặp Priya trước cái hang cô 
ở, Rama chỉ cho cô cái cây huyền diệu và cô cũng được khỏi bệnh sau khi 
ngôi xuống dưới gốc cây ấy. Sau khi khỏi bệnh, hai người kết hôn với nhau, 
sinh hạ 32 người con và tạo lập nên thành phố Devadaha ở phía Đông biên 
giới Kapilavastu. 


Từ đấy đã hình thành nên họ tộc Koliya. Vương quốc này được biết đến với 
nhiều tên gọi như : Devadaha, Vyaghrapura, Kolinagara, Ramagrama. Mỗi 
cái tên gắn liền với một sự tích tạo lập nên vương quôc. Devadaha (Thành phố 
thần thánh) là để tôn vinh các vị thần nơi họ tạo lập nên vương quốc mới. 
Vyaghrapura là tên cái hang cọp mà hoàng hậu Priya đã ở. Kolinagara là để 
vinh danh cây thần Kolan đã chữa khỏi bệnh cho nhà vua và hoảng hậu. Còn 
Ramagrama chính là để vinh danh nhà vua Rama - người đã tạo lập nên vương 
quôc. 


Do có cùng nguồn gốc nên vương tộc Shakya ở Kapilavastu và vương tộc 
Koliya ở Devadaha đã có những mối quan hệ hôn nhân mật thiết. Nhiều đời 
giữa hai vương tộc đã thành thông gia. Đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
phụ vương Ngài đã cưới cả hai chị em công chúa Mayadevi và PrajJapafI, còn 
chính Ngài cũng đã kết hôn với công chúa Yasodhara tuyệt đẹp của vương tộc 


659 


Koliya. Việc cai trị ở Devadaha cũng theo mô hình của Kapilavastu, nhưng 
Koliya có đên hai trung tâm quyên lực - một ở Devadaha, một ở Ramagama. 


Kshitigarbha or Ksitigarbha 


Kshitigarbha (Sanskrit Ksitigarbha, Chinese: Dìzàng; Japanese: romal1: ]1zo; 
Korean: romaja: Jijang) 1s a bodhisattva primarily revered In East Asian 
Buddhism and usually depicted as a Buddhist monk. His name may be 
translated as "Earth Treasury", "Earth Store", "Earth Matrix", or "Earth 
Wơmmb". Ksitigarbha 1s known for his vow to take responsibility for the 
insfructlon of all beings In the six worlds between the death of Gautama 
Buddha and the rise of Mattreya, as well as his vow not to achieve 
Buddhahood until all hells are emptied. He 1s therefore often regarded as the 
bodhisattva of hell-beIngs, as well as the guardian of children and patron delIty 
of deceased children and aborted fetuses In Japanese culture, where he Is 
known as J1zo or OJ1zo-sama, as a protector of children. 


Usually depicted as a monk with a halo around his shaved head, he carrles a 
staff to force open the gates of hell and a wIsh-fulfilling Jewel to light up the 
darkness. 


ÁAs a Buddhist monk 


There 1s a legend about how Kshitigarbha manifested himself in China, and 
chose his bodhimanda to be Mount Jiuhua (Cửu Hoa Sơn), one of the Four 
Sacred Mountains of China in Buddhism. 


In the Eastern Han Dynasty, during the reign of Emperor Ming, Buddhism 
sfarted to flourish, reaching 1ts peak In the era of the Tang Dynasty, eventually 
spreading to Korea. At the time, monks and scholars arrived from those 
Countries to seek the dharma In China. One of these pIlprims was a former 
prince from Silla named Kim Ơyo-gak, who became a monk under the name 
of Earth Store (also called JiJang, the Korean pronunciatlon of Dizang). He 
went to Mount Jiuhua In presenf-day AnhuI province. After ascending, he 
decided to build a hut In a deep mountaIn area so that he may be able to 
cultivate. 


According to records, Jijang was biften by a poIsonous snake, but did not 
move, thus letting the snake go. ÀA woman happened to pass by and gave the 
monk medicines to cure him of the venom, as well as a spring on her sons 


S60 


behalf. For a few years, JiJang continued to medhitate 1n his hut, until one day, 
a scholar named Chu-Ke led a group of friends and family to visit the 
mounfain. Noticing the monk meditating In the hut, they went and took a look 
at his condition. They had noticed that his bowl địd not contain any food, and 
that his hair had grown back. 


Taking pIty on the monk, Chu-Ke decided to build a temple as an offering to 
him. The whole øgroup descended the mounfain Iimmediately to discuss pÏans 
to build the temple. Mount Jiuhua was also property ofa wealthy person called 
Elder Wen-Ke, who obliged to build a temple on his mountain. Therefore, 
Wen-Ke and the group ascended the mountain once more and asked JiJang 
how much land he needed. 


Jijang replied that he needed a pIece of land that could be covered fully by his 
kasaya. Inttially believing that a piece of sash could not provide enouph land 
to build a temple, they were surprised when JiIJang threw the kasaya In the alr, 
and the robe expanded 1n s1ze, covering the entire mountain. Elder Wen-Ke 
had then decided to renounce the entire mountain to JiJjang, and became hIs 
protector. Sometime later, Wen-Ke's son also left secular life to become a 
monk. 


Jijang lived in Mount Jiuhua for 75 years before passing away at the age of 
99. Three years after his nrvana, his tomb was opened, only to reveal that the 
body had not decayed. Because JiJang led his way place with much difficulty, 
most people had the Intuition to believe that he was Indeed an Incarnation of 
Kshitigarbha. 


Jijang's well-preserved, dehydrated body may still be viewed today at the 
monasftery he built on Mount Jiuhua. 


As a Brahmin maiden 


The story of Ksitigarbha was first described In the Ksitigarbha Bodhisattva 
Purvapramidhana Sutra, one of the most popular Mahayana sutras. This sutra 
1s said to have been spoken by the Buddha towards the end of his life to the 
beings of the TrayastriImsa Heaven as a mark of gratitude and remembrance 
for his beloved mother, Maya. The Ksitigarbha Bodhisattva 
Purvapramidhana Sutra begins, “Ts have I heard. Once the Buddha was 
abiding In Trayastrimsas Heaven In order to expound the Dharma to his 
mother. ” 


6ó] 


The Ksitigarbha Bodhisattva Purvapranidhana Sutra was first translated from 
Sanskrit Iinto Chinese between 695-700 CE, during the Tang dynasty, by the 
Tripitaka master Siksananda, a Buddhist monk from Khotan who also 
provided a new translation of the Avatamsaka Sutra and the Lankavatara 
Suftra. However, some scholars have suspected that instead of beIng translated, 
this text may have originated In China, since no SanskrIt manuscrIpts of this 
text have been found. Part of the reason for suspIcion 1s that the text advocates 
filial piety, which was stereotypically assoclated with Chinese culture. lt 
stated that Ksitigarbha practised filial piety as a mortal, which eventually led 
to making øreat vows to save all sentlent beIngs. Since then, other scholars 
such as Gregory Schopen have pointed out that Indian Buddhism also had 
traditlons of filial plety. Currently there 1s no definitive evidence 1ndicating 
either an Indian or Chinese orIgin for the text. 


In the Ksitigarbha Sutra, the Buddha states that in the distant past eons, 
Ksitgarbha was a maiden of the Brahmin caste by the name of Sacred Girl. 
Thịs maiden was deeply troubled upon the death of her mother - who had often 
been slanderous towards the Three Jewels. To save her mother from the øreat 
tortures of hell, the girl sold whatever she had and used the money to buy 
offerings that she offered daily to the Buddha of her time, known as the 
Buddha of the Flower of Meditation and Enlightenment. She prayed fervently 
that her mother be spared the pains of hell and appealed to the Buddha for 
help. 


While she was pleading for help at the temple, she heard the Buddha telling 
her to go home, sit down, and recIte his name 1f she wanted to know where 
her mother was. She did as she was told and her conscIousness was transported 
to a Hell realm, where she met a guardian who Informed her that through her 
fervent prayers and pIous offerings, her mother had accumulated much merIt 
and had already ascended to heaven. Sacred Girl was greatly relieved and 
would have been extremely happy, but the sight of the suffering she had seen 
1n Hell touched her heart. She vowed to do her best to relieve beings of theIr 
suffering 1n her future lives for kalpas. 


Kshitigarbha as Lord of the Six Ways 


Painting of Kshitigarbha as the Lord of the SIx Ways from Mogao Grottoes 
in Dunhuang. 


S62 


Another category of Iconographic depIction 1s Kshitigarbha as the Lord of the 
SIx Ways, an allegorical represenfation of the S1x Paths of Rebirth of the 
Desire realm (rebirth 1nto hell, or as pretas, animals, asuras, men, and devas). 
The Six Paths are often depicted as six rays or beams radlating from the 
bodhisattva and accompanIed by figurafive representations of the SIx Paths. 
Many of these depIctions 1n China can be found in ShaanxI province, perhaps 
a result of SanjJie Jiao worship 1n the area. A Japanese varlatlon of this 
depiction 1s the SŠ1x ]1zo, six full sculptural manifestations of the bodhIsattva. 
An example of this can be found in Konjikido, the “Hall of Gold,” In the 
Chuson-]ji temple. 


Kshitigarbha (SanskrIt) - Khất Thoa-Để-Bá-Sa Địa Tạng Bồ-tát, sau khi 
Phật diệt độ 1500 năm, Địa Tạng bồ tát giáng sinh trong một 
gia đình ở nước Tân La, họ Kim, hiệu Kiều Giác. Kim Kiều 
Giác tới núi Cửu Hoa tìm học đạo Phật, ông phát hiện được 4 
ngôi chùa bằng gỗ do một cao tăng người Ấn dựng lên 150 
năm trước, vị này đã lập nên Địa Tạng đạo tràng nơi đây. Ông 
cảm động trước lời đại nguyện “độ tất cả chúng sanh trong địa 
ngục” của bồ tát Địa Tạng nên ông quy y, lấy pháp danh là Địa 
Tạng (về sau người ta thêm họ Kim của ông vào nên ông được 
gọi là Kim Địa Tạng). Ông tu khổ hạnh, không ra khỏi khu 
vực Cửu Hoa Sơn và viên tịch năm 99 tuổi trong tư thế ngồi. - 





Ì 
Nhục thê của Ngài Kim Địa Tạng thờ tại Cửu Hoa Sơn, Trung Quốc 
Đọc Hiệu Ngài Địa Tạng Bô-tát 


Đức Địa Tạng là một Bồ Tát đã chứng bực Đăng giác trải đến vô lượng a tăng 
kỳ kiêp. Ngài có lời đại nguyện răng: nêu chưa độ hêt chúng sanh, thì không 


663 


chứng quả Bồ đè, và nếu sự thọ khô trong Địa nguc hãy còn, thì thề không 
chịu thành Phật . 


Do cái bổn nguyện ấy, nên Ngài phân thân nhiều phen, đặng độ thoát hằng hà 
sa sô chúng sanh đương tội khô, trải đã không biệt bao nhiêu kiệp rôi, mà Ngài 
cũng còn làm một vị Bô tát như vậy. 


Còn như nói đên tiên thân của Ngài từ khi chưa chứng quả vị, có kiêp Ngài 
làm con gái, có kiếp thì Ngài làm con trai, và cũng có kiệp Ngài làm vua nữa. 


Theo kinh Địa Tạng của Phật Thích Ca nói tại cung trời Đao Lợi có chứng cớ 
một sự tích, khi Ngài làm con gái dòng Bà la môn. 


Vì nàng có túc phước rất nhiều, nên hết thảy mỗi người trong hàng thân thích 
đều tôn trọng cung kính; cho đến khi đi đứng nằm ngồi, cũng đều có hàng chư 
Thiên ủng hộ. 


Ngặt vì thân mẫu của nàng tin theo ngoại đạo, nên thường đem lòng tà niệm 
mà khinh khi Tam bảo, đã không tin nhân quả nghiệp báo, mà còn chê bai 
chánh pháp nữa. 


Khi đó, nàng đã biết mẹ mình không tin Phật pháp, thế nào đến khi thác rồi 
cũng phải trầm luân nơi khổ hải; nên nàng mới hết lòng khuyên can, sớm tối 
kiếm lời giảng giải, muốn làm sao cho mẹ mình tín ngưỡng theo Chánh giáo, 
thì mới đành lòng. 


Song khuyên thì khuyên, can thì can, mà thân mẫu của nàng ác nghiệp đã nhây 
đây và tín tâm lại cạn cợt, nên chăng có chút gì tin theo. 


Ôi ! Chăng bao lâu bà đã nhuốm bệnh trầm kha, bỗng chốc hóa ra người thiên 
cô. Vì lúc sanh tiên ác nghiệp đã thành thục, nên chi thân hôn phải theo nghiệp 
quả mà đọa lạc vào Vô gián Địa ngục. 


Còn phần nàng, một nôi thì thương mẹ cách biệt, dậm đất kêu trời, một nổi thì 
sợ mẹ trầm luân, kinh hồn hãi vía, ngốn ngang trăm mối bên dòng, ăn không 
ngon, ngủ không yên, đêm ngày than khóc, ngàn thảm muôn sầu. Tưởng trong 
cảnh huống ấy, nếu có phương gì mà cứu mẹ được, dầu thịt nát xương mòn 
nàng cũng không hè tiếc. Khi ấy nàng mới bán hết nhà cửa Tuộng vườn, rồi 
mua sắm đủ các thứ hương hoa và những đồ quí báu đem đến chùa Phật mà 
dâng cúng . 


S64 


Lúc nàng vào chùa lễ lạy, xem thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự 
Tại Vương Như Lai vẻ oai dụng nghiêm chỉnh, dường như một vị Phật sông 
thì trong lòng nàng lại bội phân kính ngưỡng. 


Nàng lễ bái rồi tự nghĩ răng: “Phật là bực Đại giác, đủ trí sáng suốt và hiểu 
thâu, ăt nhờ Phật từ bị chỉ bảo cho ta biệt đặng, có đên nôi đâu mà thảm như 
thế này !” 


Nàng nghĩ như vậy rồi, cứ đứng nhìn sững tượng Phật mà khóc, không chịu 
bước ra, dường có vẻ muốn tỏ lòng cầu khẩn... Đêm đến nàng mơ thấy nàng 
đi đến môt chỗ bờ biển kia, nước cuồn cuộn trôi chảy, lại thấy nhiều giống ác 
thú, nhảy nhót bơi chạy trên mặt biển, không biết là bao nhiêu; lại thấy hàng 
ngàn đàn ông và đàn bà, lặn xuống trồi lên, thảy đều bị những thú dữ kia dành 
giựt bấu xé ăn thịt. 


Còn quỉ Dạ Xoa thì hình thù khác nhau hoặc có thứ nhiều tay nhiều chân , 
hoặc có thứ nhiều con mắt, nhiều đầu, hoặc có thứ nanh bén nhọn như øươm 
mọc ló ra ngoài miệng, thảy đều áp lại lùa đuổi những bọn tội nhân đến gần 
cho thú dữ kia ăn thịt — Thiệt là một thảm trạng, không ai dám xem! 

Nhưng nàng nhờ có sức niệm Phật, nên tâm vẫn thanh tịnh, tự nhiên không 
chút sợ hãi. 


Xảy đâu có một Quỉ vương, tên là Vô Độ, thấy hình tướng nàng chăng phải 
người phàm, oai nghĩ không giống kẻ tục, bèn đến trước mặt nàng cúi đầu 
nghênh tiếp mà bạch rằng: “Dám hỏi Đức Bồ tát vì duyên cớ chi mà đi tới 
đây?” 


Nàng lại hỏi Quỉ vương rằng: “Chỗ này là xứ gì? 


Qui Vô Độc đáp rằng: “Đây là biển nghiệp thứ nhát, về phía Tây núi Thiết 
VI”. 


Nàng nghe nói liền bảo rằng: “Ta nghe trong núi Thiết vi có Địa ngục ở chính 
giữa; việc ây quả như vậy hay không?” 


Qui Vô Độc đáp rằng: “Thiệt có Địa ngục, chớ không phải huyễn hoặc đâu!” 
Nàng nghe rồi bèn khởi lòng kinh nghi mà hỏi nữa răng: “Địa nguc là nơi để 
giam nhốt những người có tội; còn ta đây có lòng kính ngôi Tam Bảo, mà 
duyên cớ gì cũng đi đến chỗ này như vậy?” 


S65 


Qui Vô Độc đáp rằng: “Phàm người đi đến đây có hai cách: một là có oai đức 
thần thông, đến cứu độ cho mấy người tôi khổ, hay là đến chơi cho biết; hai 
là mây người tội ác đã thành thục, phải đi tới đây mà chịu khô. Nếu trừ hai lẽ 
ây ra, thì không thê đến đây được“. Nàng lại hỏi nữa răng: tại sao ở trong thì 
có nhiều tội nhân lặn lên hụp xuống, lại bị các loài thú đữ xâu xé ăn thịt như 
thể !” 

Qui Vô Độc đáp rằng: “Đây là chỗ nhốt những chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm 
phủ đề, nên khi chết rồi, trải qua 49 ngày, không ai tế tự lo làm việc công đức 
đặng cứu vớt vong linh bị khốn nạn. Còn những người đã chết đó, lúc sanh 
tiền lại không có chút mảy gì làm điều phước thiện; vì vậy nên cứ theo bốn 
nghiệp của mình mà chiêu cảm lẫy cái khổ báo ở nơi Địa ngục tự nhiên trước 
hết phải đọa tới đây. 

Ở bên phía Đông biển này, cách chừng 10 vạn do tuần lại có một biển nữa; sự 
đày đọa của chúng sanh bị vào đó còn khô hơn đây đến bội phần. Còn bên mé 
Đông biến kia, lại có một cái biển khác, sự thảm trạng thống thiết không thể 
kê xiết! 

Những hạng người thọ khổ là do bình nhật ở Thế gian tạo những nghiệp ác 
mà phải cảm lấy sự tội báo như vậy, nên ba cái biển đó đều gọi là: “biển 
Nghiệp”. 

Nàng lại hỏi Qui Vô Độc rằng: “Sao đây chỉ thấy có biên nghiệp mà thôi ; còn 
Địa ngục ở chỗ nào?” 

Qui Vô Độc đáp rằng: “Ở giữa ba cái biển ấy là chỗ Địa ngục. Nếu kê số riêng 
ra thì nhiều đến trăm ngàn mà sự thọ khô đều mỗi mỗi khác nhau; như nói về 
phần ngục lớn thì có 18 chỗ, còn nói về phần ngục trung thì có năm trăm chỗ 
và lại có cả ngàn chỗ ngục nhỏ nữa. Sự khổ độc trong mẫy chỗ ngục đó không 
biết bao nhiêu mà kể cho xiết đặng!” 

Nàng lại hỏi Qui vương rằng: “Mẹ ta khi chết đến nay tuy chưa bao lâu mà 
chăng biết thần hồn đã đi đến chỗ nào?” 

Qui vương lại hỏi nàng rằng: “Chẳng hay mẹ của Bồ tát, lúc sanh tiền làm 
những nghiệp gì, xin tỏ cho tôi rõ.' 

Nàng đáp răng: “Mẹ ta trước bị nhiễm theo tà kiến, chê bai ngôi Tam Bảo , 
lập tánh không định, dẫu có nghe lời khuyên can mà tạm tín, rôi cũng trở lại 
huỷ báng nữa. Nay chết tuy chưa bao lâu, ắt có lẽ theo ác nghiệp mà đọa vào 
khổ thú; nên ta muốn tìm cho biết chỗ sanh xứ của mẹ ta, nhưng không hiểu 
ở nơi nào?” 


Qui Vô Độc hỏi răng: “Vậy chớ mẹ của Bô tát tên họ là chỉ?” 


Nàng đáp rằng: “Cha ta tên là Thi La Thiện Hiện còn mẹ hiệu là Duyệt Đề 
Lợi, đêu là dòng dõi Bà La Môn cả“. 


Só6 


Qui Vô Độc nghe rồi, lật đật chấp tay mà bạch với nàng rằng: “Xin Thánh giả 
trở về bổn xứ, chăng nên nhớ lịnh thân mẫu mà buôn rầu làm cho hao mòn 
quí thể. Số bà Duyệt Đề Lợi đã khỏi sự khô ở chốn địa ngục này mà sanh lên 
cõi Trời cách nay đã ba ngày rồi. Nguyên bà nhờ có người con hết lòng thảo 
thuận, lập đàn tràng tu phước và cúng dường nơi tháp tự của Đức Giác Hoa 
Định Tự Tại Vương Như Lai, nên mới cảm đến Phật Thánh mà được sanh về 
cối Trời như vậy. 


Chăng những thân mẫu của Bồ Tát nhờ phước đó mà thoát khỏi chỗ Vô gián 
Địa ngục, đặng sanh lên cõi Trời mà thôi, cho đến những người đồng thọ tội 
ở đó cũng nhờ duyên phước ấy mà đều đặng an vui và đồng sanh về cõi Thiên 
đàng trong ngày đó nữa? 


Qui vương nói rồi, liền chấp tay tỏ vẻ cung kính mà xin lui. 

Còn nàng thì trong lúc ấy, dường như chiêm bao tỉnh giấc, mới rõ biết việc 
này là nhờ Phật lực làm cho thân mình được đi tới chỗ thác sanh của mẹ như 
vậy. Nên nàng cảm ơn Phật, lập tức đến trước bổn tượng của Đức Giác Hoa 
Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát lời thệ nguyện lớn răng: “Nay tôi nguyện 
cho đến kiếp vị lai nếu có chúng sanh nảo tạo tội mả chịu khổ ở nơi Địa ngục, 
bất luận là kẻ thân thuộc hay người cừu oán, tôi lập ra nhiều pháp môn mà 
cứu độ cho giải thoát tất cả“. (Thế Giới Phật Giáo) 


là Mô Đại Nguyện Địa Tạng KH Bồ Tát 





Siie 
=1 





lội ; 
7 





S67 


Kudos - tiếng tăm, danh tiếng 
KUMARA/JIVA - Tiểu Sử Pháp Sư Cưu Ma La Thập 


There were one hundred and seVenfy-six persons who transmiited the sufras 
and treafIses from India to China. Among dll these, Kumarajiva alone relayed 
the sutras and other wriings 0ƒ Shakyamumi, the [ƒounder, withouf InterJecting 
any 0ƒ his own personal opimions. Qƒ these other one hundred and seVenfy- 
ive individuals, the one hundred and sixty-ƒfour who lived before or around 
the same thne as Kumarajiva can be understood because oƒ the hight which 
Kumarajiva's wisdom throws on them. Nonetheless, these one hundred and 
sIxty-ƒour Individuals clearly made errors, JMsf as later the eleven people who 
composed the so-calledl new translations' also made mistakes. The laftter, 
however, were more shrewd and knowledgeable because oƒ Kumarajiva s 
labours. This 1s nof sInDÏy my personal opimion, for the Kanzuden speaks öoƒ 
Kumarajva as beimg 'unparalleledl among both his predecessors and 
SMHCC@SSOFS . 
(Ota-dono Nyobo Gohenji NICHIREN DAISHONIN) 

Unique 1s the adJective which most accurately characterizes almost every 
aspect of KumaraJivas life his parentage, bírth, Journeys, education, 
ImprIsonment, work and old age. He combined a universal apprecIatlon of 
truth wherever he found 1t, a generous tolerance for diverse poInfs of view and 
a one-poinfed dedication to his self-chosen task. Whilst buddhavachana, the 
word of Buddha, was transmitted to China by a constellatlon of brilliant 
monks and teachers, every generation since Kumarajiva has acknowledged 
him to be without equal. His Influence was felt in almost every Buddhist 
school of thought in China and leaped across the Yellow Sea to work 1ts magIc 
in Japan. Yet he strove to keep his work free from all personal bias and 
polemical Judgements. He neither offered doctrines of his own nor made 
claims about his speclal 1nsight, but sought only to be a true disciple of 
Buddha, a pure mirror of transmission to those who spoke the Chinese tongue. 
KumaraJiva's father, Kumarayana, was descended from an honourable line of 
prime ministers of a kingdom 1n Kashmrr. Though Kumarayana was expected 
to become prime mimister after his father, he renounced his hereditary claim 
and became a Buddhist monk. Eventually, he set out along the silk route which 
threaded 1ts way across the mighty Pamirs and Into the Takla Makan Desert 
and Central Asia. Following the northern route, he came 1n time to the 
devoutly Buddhist kingdom of Kucha on the northern rim of the great Tarim 
River basin. The Kuchan king either knew of Kumarayana by reputation or 
showed a shrewd perception of human nature, for he welcomed the traveller 


S68 


warmly and at once made him a trusted adviser. Soon he was elevated to kuo- 
shih, Teacher of the NÑation, a privileged position which entailed political and 
cultural dutles as well as religilous functions. Although Kumarayana had 
renounced the world and taken up the life of a monk, his destiny was not fo 
be displaced. Jivaka, the king's younger sister, had a grace, wit and wIll fully 
matched by an exceptional 1ntelligence. It was said that she had only to glance 
af a WrIften passaøe to comprehend 1t, and only to hear something once to 
repeat 1t from memory. She had politely reJected a number of eligIble suItors 
from neighbouring kingdoms, but when she saw Kumarayana she expressed 
the desire to become his wlfe. The king was delighted and Insisted that 
Kumarayana accept the proposal. Even though he was a monk, he bowed to 
the wishes of this øenerous and devout monarch. 

'When theIr son was born around C.E. 344, Kumarayana and Jivaka each gave 
a part of their names to him and called him KumarajJiva. Às 1ƒ an occult design 
Of 1nvisible Nature had become mamifest, hardly had the remarkable child 
turned six before Jivaka received permission from her husband to become a 
Buddhist nun. By that tre KumaraJiva had already learnt the vast literature 
of the Abhidharma by heart, understood 1t and entered the Sangha. 
KumaraJiva's mother clearly recogn1zed the penetrating Intelligence of her son 
and was determined to g1ve him the best available philosophical and spiritual 
trainng. When he was nine years old, mother and son undertook the arduous 
Journey to India, eventually reaching the Kashmiri kingdom known to the 
Chinese as Chi-pin, which was probably his fathers native home. 
Bandhudatta, a renowned Buddhist teacher and cousin of the king, 1nstructed 
KumaraJiva In the agamas (the nikayas of the Theravadin tradition). During 
the next two years KumaraJiva mastered these texts and was honoured by the 
king. Once he defeated several non-Buddhist teachers 1n a debate held before 
the ruler, and from this moment his reputation preceded him wherever he 
travelled. In addition to learnng the scriptures and treatses of the 
Sarvasfivadin school, KumarajJiva selzed the opportunity afforded by his 
presence In India to study medicine, astronomy and astrology, exegetical and 
hermeneutical methods of exposition, logic and the applied sclences. 

By the time KumaraJiva was twelve, he and his mother set out on the Journey 
back to Kucha. The pace was leisurely, for every kingdom and principality 
along the way fi(ed and honoured him, and several urged him to take up 
residence as a teacher and adviser. As he was making hIis way through the 
mounfains of the Yueh-chih region, he met an arhat who volunteered a 
prediction to his mother: 

You must watch over and protect this novice. If by the time he reaches the 
age of thirty-five he has not abandoned the rules of religIous discipline, he 


S69 


wIll become a great propagator of buddhadharma, enliphtening countless 
people, and he will be the equal of Upagupta. 

Upagupta was the fourth Indian patrlarch after Buddha, famous for having 
converted the emperor Ashoka to the Buddhist way. Though KumaraJIva was 
forced by circumstances to break one vow late 1n life, he met the conditions 
of the prophecy and fulfilled the prediction. 

Passing through Yueh-chih, KumaraJiva and his mother came to Kashgar, a 
Buddhist kingdom known for 1fs excellent teachers and librarles. He settled 
there for a year and completed his studies of the Abhidharma and the texts 
revered by the Sarvastivadins. During this time he concentrated Intently on 
Vedic literature and studied the most Important systems of chanting the 
Vedas. Whilst he learnt a great deal about Hindu philosophical schools, he 
focussed upon the power of sound to affect the receptIvity of conscIousness 
to transcendenrtal truths. The knowledge he gained later Influenced his stirring 
translatlons of sutras and texts Into Chinese. He also expanded his 
considerable srounding 1n Sanskrit and Pali and learnt more of the languages 
of Central Asia. On the advice of a monk, the king of Kashgar Invited 
Kumarajiva to take the seat of honour and expound a sutra to a presfIø1ous 
assembly which 1ncluded the king himself. Kumarajiva dịd so, and as a result 
the monks of Kashgar were 1ndirectly 1mpelled to reform thelIr previously lax 
monastic discIplines. At the same time, the king of Kucha heard of the hiph 
esteem 1n which KumaraJiva was held in Kashgar and sent a delegation to 
cemernt friendly relatlons between the two kingdoms. 

While living in Kashgar, KumaraJiva met Sutyasoma, a prince of Yarkend 
(So-che), perhaps as a result of his public discourse. Sutyasoma had 
renounced his royal inheritance and gone to Kashgar for spiritual Instruction, 
and he was a revered teacher when he took Kumarajiva under his guidance. 
As a follower of Sarvastivadin doctrines, KumaraJiva held that the dharmas 
or ulmate constituents of existence are eternally real, whereas empirical 
phenomena which arise out of the momentary confluence of dharmas under 
karma are unreal. Sutyasoma adhered to the Mahayana view that all dharmas 
are themselves unreal; ontologically, dharmas are like empty space and 
assume distinct exIstence only 1n ther momentary, ever-changing 
combinations. Although KumaraJiva Initially found such teachings diffIcult to 
comprehend, Sutyasoma's more universal application of Buddha's doctrine of 
1mpermanence soon won him over to the Mahayana standpoInt. Kumarajiva 
felt a tremendous sense of release and emancIpation, declaring that he had 
been like a person who did not know what gold 1s and had previously taken 
brass for something wonderful. 


870 


KumarajJiva took up an 1ntensive study of the sutras with the same enthusiasm 
he had brought to all his earller training. He learnt the doctrines of the 
Madhyamika schools, memorized treatises by NagarJuna and Aryadeva and 
rapidly assimilated Mahayana teachinsgs. Just how fundamental a turning 
poInt KumarajJIva s encounter with Sutyasoma was for his life 1s 1llustrated by 
his Insistence that Bandhudatta, his first teacher In India, come to Kashgar. 
There Kumarajiva and Bandhudatta engaged In friendly but intensive debate, 
and eventually Bandhudatta was won over. During this time Sutyasoma 
foresaw something of the magnificent work KumaraJiva would undertake 1n 
China. Years after he left Kashgar, Kumarajiva recounted to his disciples 1n 
China what Sutyasoma once told him: 

The sun of Buddha has gone 1nto hiding behind the western mounftaIns, but 1fs 
lingering rays shine over the Northeast. These texts are destined for the lands 
of the Northeast. You must make sure that they are transmitted to them. 


After spending a memorable year In Kashgar, KumaraJiva and his mother set 
out for Kucha. They stopped for a time 1n the kingdom of Wen-su and then 
moved on to their home. By the time KumarajJiva reached Kucha, his 
reputation had gone ahead of him as far as northern China. Monks from all 
over Central and East AsIa gathered in Kucha to learn from him, even though 
he was only twenty years old and still officlally a novice or shramanera. 
Within the year he was made a full monk In the Sangha and spent mụuch of hIs 
time teaching others. For almost a decade he prepared himself for the mission 
to China which had been prophesied and which he felt was the central focus 
Of his life work.' This period lacked the peacefulness and prosperity that had 
marked hIs earller years, for he wItnessed the steady decline of the Kuchan 
state and heard reports of the Incessant Internal strugsles which plagued 
northern China. Nonetheless, he worked qulIetly in the conviction that he was 
destined to go to the East one way or another. His mother, seeing the decline 
in Kucha's fortunes and believing that she had done all she could for her son, 
exhorted him to follow unwaveringly the Bodhisattva Path and left to return 
to India. They never met again. 

In 379 Fu Chien conquered the city of Hsiang-yang and brought Tao-an to his 
capttal at Chlang-an. There Tao-an established his famous centre for the 
translation of Buddhist scriptures and texts, with the full support of Fu Chien. 
When Tao-an learnt of KumaraJivas spIritual, philosophical and linguIstic 
abrlitles, he urged Fu Chien to 1nvite hìm to Ch'ang-an. The warlord-emperor 
dịd so in a manner consonant with his agsressive rule: he dispatched Lu 
Kuang with an army to march on Kucha and se1ze Kumarajiva. Kucha fell to 
Lu Kuang and KumaraJiva willingly set out with the conquering general for 


S7] 


Ch'ang-an 1n 383. Then evenfs took a serles of strange turns. Tao-an đied 1n 
385 and six months later the Yao family had attacked and conquered Ch'ang- 
an and killed Fu Chien. The new dynasty continued many of the policles of 
the previous rulers — preserving Tao-ans translaton centre, encouraging 
Buddhist studles — and looked forward to welcoming KumaraJiva to the 
capital. When Lu Kuang heard of the conquest of Ch'ang-an, he halted his 
return, declared himself independent, and set up a state known as Later Liang, 
with 1fs centre at Ku-tsang. Although Lu Kuang was not a Buddhist and cared 
nothinng for spiritual sensibililes, he recognized the poliical value of 
KumaraJIva. 

Lu Kuang held KumaraJiva under virtual house arrest Íor sIxfeen years, 
subJecting him to numerous Indignitiles while also retaining him as a mIlItary 
adviser. During this time the rulers of Chang-an alternately fumed and 
pleaded for his release, but without success. Kumarajiva found this phase of 
his life both hard and frustrating, because he was taunted for his convIctions 
and practices and was unable to undertake the work he believed he was 
destined to perform. Rather than become passive or disconsolate, however, he 
used this time to learn about China from the rugsed soldiers who had marched 
across mụuch of the country. While quietly øathering texfs to take with him to 
Chang-an, he also thoroughly mastered the Chinese language. Eventually 
Yao Hsing, second ruler of the new dynasty at Chang-an, ørew weary of 
f{ruitless negotIiations with uu Kuang and took a daring rIsk. In 401 his armies 
aftacked and conquered Ku-tsang. KumaraJiva was rescued unharmed, and in 
402 he was welcomed Into Ch'ang-an, realizing In his fiftles a dream he 
conceIved In hIs twentIies. 

KumaraJiva was warmly received by Yao Hsing, who bestowed upon him the 
tie Teacher of the Nation. The fruitful phase of his life, which has profoundly 
influenced Chinese Buddhnist tradition from the moment he entered Ch'ang-an 
to the present day, began with his arrival and lasted barely a decade. Within 
six days of takIng up residence In his new home, he accepted the suggestion 
of a monk named Seng-Jul, later one of his chief disciples, and began to 
translate a text on meditation, the Tso-ch'an san-meli ching. He found that the 
translation centre founded by Tao-an had been preserved and supported by 
Yao Hsing, and he marvelled at the quality of the work his predecessor had 
undertaken. He found himself surrounded by an enormous group of 
knowledgeable monks who were ready to continue the work of translation 
under hIs guidance. He rapidly reorgan1zed the cenfre so that new translatIons 
could be made even while the accomplishmen(s of the previous øeneration 
could be reviewed and revised. Within the next few years he translated almost 
ñifty works In about three hundred volumes. 


S72 


Like Tao-an, Kumarajiva thought that the ko-I or Tnatching the meaning' 
method of translation, in which unfamiliar Sanskrit Buddhist concepts were 
replaced by well-known Chinese TaoIst words, compromised Buddhas 
teachings. A review of Tao-ans work convinced him, however, that too strIct 
an Insistence on li(eral translation, sometimes requiring the creatlon of 
awkward neologisms, rendered beautiful texts obscure. His belief that a 
translaton should accurately convey the tone and texture of a teaching 
Iinseparably from 1s content compelled him to adopt a new methodology for 
translation. He chose to emphasize the central theme of a text or treatise and 
to edIt passages which would seem unnecessarlly repetitive to Chinese 
readers. Once he had arranged the working force at his disposal to his 
satisfaction, he would read a text aloud, sentence by sentence, before a large 
congregation. Yao Hsing would often attend these sessions, and sometimes he 
held the original palm-leaf manuscrIpt In his own hands while KumarajIiva 
explained 1t. After each sentence, KumaraJiva explained 1(s meaning and 
offered an oral translation 1n Chinese. The congregation would comment on 
the results and suggest Improvements. Meanwhile, a recorder would write 
down the approved translation, and later an editor would review the whole 
text for style and 1nternal consistency. FInally, a calliprapher would correct 
the Chinese 1deographs to be sure there were no ambiguIfIes in transmission 
Of the texfs. 

Seng-Jul 1s said to have reJoiced after attending a translatlon session with 
KumaraJiva, because for the first time he caupht a glimmer of understanding 
Of the enigmatic concept of shunyata. The collective work of KumarajJiva and 
his colleagues produced texts which were readable, comprehensible and 
InspIring. After a millennum and a half his translations are still read and 
studied, and they are often used as the basIs for new translations Into other 
languages, including English. Even thouph he translated a range of sutras and 
commentares from a varlety of Buddhist teachinss, such as the 
PraJnaparamita literature, the Vimalakirti Sutra and the Surangama Sutra, hIs 
most famous and Influential work was hIs powerful rendition of the Lotus 
Sutra, known 1n Sanskrit as the Saddharma Pundarika Sutra and 1n Chinese as 
Miao-fu lien-hua. In 1t one finds harmoniously combined KumaraJIvas 
astounding linguistic facility and hIs profound grasp of the scope and depth of 
buddhadharma. Perhaps less obvious to the modern reader 1s the remarkable 
support Yao Hsing gave to this sort of proJect. Also, Kumarajiva never 
hesitated to point out the enormous support he received from knowledgeable 
and enthusilastic monks who worked together with an exemplary spIrIt of 
harmony and cooperafion. 


873 


KumaraJIivas Influence was not limited to the so-called barbarous kingdoms 
Of northern China. In 378 Hui-yuan, one of Tao-an's chief disciples, had gone 
south and made his abode In a monasfIc commumity at Lu-shan, a mounfain 
famous amonøgst Taoists, Confuclans and Buddhists for 1ts malJesty and 
mystery. Within a few years, he became the Informail leader of the Southern 
Chinese Buddhist commumty. Shortly after Kumarajiva's arrival in Ch'ang-an 
in 402, Hui-yuan wrote to him and encouraged him to continue the work of 
Tao-an. A year later, hearing that KumarajJiva mipht return to Kucha, he wrote 
again, stronply urging him to remain 1n China. During the next few years the 
two monks exchanged letters on philosophical and monastic subJects, and 
eIiphteen of these exchanges survIve. Hui-yuan enquired about many 1ssues, 
but he was most Interested 1n gaining a clear understanding of the 
dharmakaya, the highest vehicle of a Buddha. KumarajJiva distinguished 
between dharmakaya, the ultmate body of Buddha, and dharmadhatuJakaya, 
the 1nvisible body conscIously evolved by a Bodhisattva to serve humanIty 1n 
the world even after physical death. Thereby he showed how that which 1s 
ultimately real 1s reflected 1n subtle material form through one-pointed and 
universal consciousness. In these letters answering questions posed by a 
serlous discIple of buddhadharma, one can glimpse something of 
KumaraJivas own profound 1nsight and understanding. In general, he 
preferred to remain hidden behind the lustre of his translatlons and refrained 
from wrIting freafises sefting out hIs own views. 

'Yao Hsing was so Impressed with KumarajJiva's political acumen, 1ntellectual 
talent and spIritual depth that he was Iimpelled to try a eugenic experiment. He 
I1nsisted that KumaraJiva move out of the monastic communIty 1nto a prIVate 
house staffed by female attendants. Yao Hsing believed that the offspring of 
KumaraJiva and carefully selected maidens would be as brilliant and talented 
as their father. Although Kumarajiva was repelled by the experiment, he 
refused to Jeopardize the welfare of the translation centre by refusing to obey 
his emperor. He complied with Yao Hsing's orders but was concerned about 
the effect his actlons might have on the monastic commumity. He likened 
himself to a lotus ørowing out of the mud and enJoined the monks fo aftend to 
the lotus and Ignore the mud. It seems that the community understood his 
predIcament as an example of self-sacrIfIce 1n pursuit of the Bodhisattva Ideal, 
even though the children of Yao Hsings experiment disappoimnted his 
ørandiose expectatlons. 

When Kumarajiva lay on his deathbed, he prophesiled to his closest discIples 
that his cremation would provide a criterion of success as a translator. If he 
had made errors — a possIbility he was always willing to acknowledge hIs 
whole body would be consumed by the funeral flames. If, however, he had 


S74 


not erred, then hIs tongue would remain unfouched by the fire. His disciples 
testified that his tongue survived the cremation of his body unharmed. The 
Judgement of history concurs with Kumarajiva's disciples: his work became 
the spInal column of the grand organic edifice of Buddhist thought and 
teaching that arose 1n China even as buddhavachana began to wane 1n India. 
He gave his life to a sacred mission, the full sipgnificance of which his 
contemporarIes could not guess. Yet they correctly sensed from the magnetic 
force of his presence that subsequent generations would benefit immensely 
from hs selfless servIce. 


Lược sử về Ngài Cưu Ma La Thập 


Cưu Ma La Thập sinh năm 344 và mất năm 413. Một Đại Sư, một dịch giả 
Phật học Phạn-Hán nồi tiếng. Cha tên là Kumarayana, con một viên chức cao 
cấp Ấn Độ. Vì mộ đạo nên Kumarayana từ bỏ đời sông gia đình tìm thầy học 
đạo, chăng bao lâu nỗi tiếng và được mọi người kính trọng. Khi đi tới Kucha, 
một xứ năm giữa Ấn Độ và Trung Hoa. Vua nước này nghe tin ra đón và mời 
về làm Quốc Sư và gả luôn cho cô em gái tên là Jiva. Sau thời gian chung 
sống, sinh được người con trai đặt tên là Kumarajiva và chẳng được ít lâu, 
Jiva ngỏ ý muốn xuất gia, nhưng Kamarayana không bằng lòng. 

Đến năm Kumarajiva được 7 tuôi, Jiva quyết định xuất gia, vì đã thấu hiểu 
những chân lý về khổ, vô ngã, vô thường và tánh Không của vạn Pháp trong 
nhà Phật, sau nhiều lần đi hành hương các chùa. Biết được ý muốn tu hành 
của vỢ, Kumarayana liền ngăn cản. Nhưng Jiva nguyện rằng: nếu không được 
đi tu thì chọn cái chết và bắt đầu tuyệt thực. Khi thấy vợ quá yếu, Kumarayana 
hứa muốn đi tu cũng được, nhưng đầu tiên phải ăn để lấy lại sức khỏe. Sợ 
chồng đổi ý, Jiva xin chồng mời Đại Sư đến xuống tóc cho bà rồi mới chịu ăn. 
Từ đó Jiva chuyên tâm tu học Phật Pháp và thường dẫn con đến chùa nghe 
Pháp và lễ Phật. Tuy mới 7 tuổi, Kumarajiva thấy mọi người thắp hương lễ 
Phật cũng bắt đầu học làm theo. 

Năm Kumarajiva được 9 tuổi, được mẹ đưa đến học đạo với một Pháp Sư 
tiêu thừa, nỗi tiếng tên là Bandhudatta. Kumarajiva học rất chăm, buổi sáng 
học và chép Kinh, buổi chiều tụng lại. Sau 3 năm thụ giáo. Họ trở về quê, khi 
đi ngang qua miễn núi phía Bắc Kusan, gặp một vị A La Hán xem tướng cho 
Kumarajiva rồi khuyên Jiva rằng: Bà hãy lo cho thẳng bé này, vào khoảng 35 
tuổi sẽ hoằng dương Chánh Pháp cứu độ vô sô chúng sinh như Tứ Tổ 
Upagupta bên Ấn Độ. 

Tiếp tục lộ trình, hai mẹ con ghé thăm một ngôi Chùa ở Kashgar, một đêm 
khi nghe được bài giảng pháp của vị cao Tăng trụ trì. Họ cảm nhận được ý 


Š75 


Vạn Pháp Qui Nhất, mọi sự vật đều do sự biến hiện của Tâm. Kumarajiva xin 
vị sư này cho ở lại để học về luận A Tỳ Đạt Ma. Chính tại nơi này, Kumarajiva 
được tiếp xúc với Giáo Pháp Đại Thừa và nhận thức được: Tuy Tiểu Thừa 
tuyệt diệu nhưng Đại Thừa lại là cái tuyệt diệu trong các tuyệt diệu. 

Thời gian trôi qua nhanh, Vua xứ Kucha cảm thấy nhớ em gái và đứa cháu 
trai của mình, nên cho sứ giả đến triệu hồi hai mẹ con trở về. Năm 20 tuổi, 
Kumarajiva được Vua cho làm lễ xuất gia chính thức trước các quan đại thần 
trong triều và thỉnh một vị cao Tăng nổi tiếng về hạnh giữa giới luật tên là 
Vimalaksha, từ Kashmir đến cho Kumarajiva học đạo. 

Trong thời gian chú tâm học hành các Kinh Đại Thừa, KumaraJiva được Vua 
làm cho một cái ngai sư tử bằng vàng đề ngồi thuyết pháp. Nhưng Kumarajiva 
từ chối và xin Vua cho phép rời Kucha để gặp thầy cũ Bandhudatta truyền lại 
Pháp Đại Thừa. Điều này làm Vua phật ý vì không đáp lại sự thương yêu của 
Ngài. Tình cờ, nghe Bandhudatta đến thăm, Vua và Kumarajiva ra đón. Vua 
hỏi: Ngài từ nơi xa xôi tới đây chắc có việc gì trọng hệ không? Bandhudatta 
đáp: Bản tăng nghe tin đệ tử của mình đã đại giác và nghe tin Bệ hạ tích cực 
hoằng dương Đạo Pháp nên bằần Tăng muốn xin được yết kiến. 

Sau nhiều năm không gặp thầy cũ, Kumarajiva rất vui mừng và thuyết Pháp 
Đại Thừa cho thầy nghe. Bandhudatta hỏi: So với Tiểu Thừa thì Đại Thừa có 
lợi ích đặc biệt gì? Kumarajiva trả lời, thưa thầy: Đại Thừa chủ trương vạn 
Pháp đều Không, Tiêu Thừa còn chấp vào danh tướng. 

Bandhudatta không đồng ý liền nói: Đại Thừa nói về Không, nhưng Không 
chỉ là Không, Không có gì cả. Nếu mọi vật đều Không thì học cái Không đề 
làm gì? Kumarajiva cắt nghĩa: Trong cái Không có cái Có, trong Chân Không 
có Diệu Hữu, trong Diệu Hữu có Chân Không. Đại Thừa là Giáo Pháp rốt ráo, 
không như Tiểu Thừa bó buộc trong khuôn khổ danh tự vì vậy mà không dẫn 
tới giải thoát hoản toản. 

Bandhudatta nói có một thí dụ về cái Không của Đại Thừa: 

Một người điên yêu cầu người thợ dệt, dệt cho một tắm lụa, rồi chê tắm lụa 
thứ nhất không được tinh xảo, chê tắm lụa thứ hai vẫn còn thô, và tiếp tục chê 
đến khi người thợ dệt chịu không nỗi, đến với tay không, dang hai tay và nói: 
Đây là tắm lụa tỉnh xảo nhất. 

Người điên nói: Nhưng chăng có gì trong đó cả. 

Thợ đệt nói: Tắm lụa này tinh xảo đến chính tôi là thợ dệt khéo mà cũng không 
nhìn thấy nó. Người điên hài lòng và hậu đãi người thợ dệt. 

Giáo Pháp Đại Thừa cũng vậy: Ngươi nói trong cái Không có cái Có, nhưng 
chăng a1 thấy cái Có đó ở đâu cả. Kamarajiva đáp không phải là vậy và tiếp 
tục giảng vê cái Không và Diệu Hữu trong Chân Không cho thầy. Sau cùng 
Bandhudatta nói: Ta muốn xin con làm thầy. Ngạc nhiên trước sự yêu cầu 


Š76 


này, Kamarajiva hỏi: Con đã là Đệ tử của Ngài, sao Ngài có thể tôn con làm 
Bậc thây được. 

Bandhudatta nói: Ta là thầy Tiểu Thừa của ngươi, ngươi là thầy Đại Thừa của 
ta. Như vậy cả hai đều có Tiểu Thừa và Đại Thừa rất là hợp lý. Kamarajiva 
đành chấp nhận sự thỉnh cầu của Bandhudatta. 

Năm 384 Ngài được mời tới Trung Hoa để hoăng dương đạo Pháp. Năm 402 
Vua mời Ngài về kinh đô Tràng An và phong chức Quốc Sư. Trong hơn 10 
năm ở Tràng An, Ngài dịch 72 tác phẩm Phật Giáo từ tiếng Phạn sang tiếng 
Trung Hoa. 

Ngài ưa thích Đại thừa, muốn được diễn giảng và hay than với các đệ tử: Nếu 
Ta cầm viết, làm luận Đại thừa thì Ca Chiên Tử cũng không bì kịp, nhưng 
người hiểu biết sâu rộng về nó quá ít ỏi, biết luận gì bây giờ? Ngài vì Diêu 
Hưng, niên hiệu Hoằng Thủy thứ mười lăm (41) đời Hậu Tần mà viết ra hai 
quyên Thành Thật Luận. 

Ngài mang bệnh và biết thời gian không còn cho phép, nên gọi các đệ tử lại 
và trăn trối: Chúng ta nhờ Phật pháp mà được gặp nhau, nhưng vân chưa được 
trọn tâm lòng. Tôi e sợ rằng đời sau có thể trách những bản kinh đã dịch của 
tôi còn mờ tối không truyền bá được. 

Ước mong rằng sự đóng góp nhỏ nhoi này sẽ được trôi chảy. Hôm nay tôi 
thành tâm xin phát nguyện: Nếu chỗ truyền chăng lầm, nghĩa khế hợp với tâm 
Phật, thì lúc tôi chết hãy hỏa tán thân tôi, lưỡi vẫn còn nguyên vẹn. Nói xong, 
Ngài thị tịch, đúng như lời nguyện của Ngài, khi củi tàn, thân cháy hết mà 
lưỡi Ngài vẫn tươi hồng như màu sen. 

Trong Kinh 42 có câu: Rất khó bố thí khi nghẻo, khi giàu rất khó học Đạo. Đó 
là Ngài muốn nhắc nhở Lòng Đại Bi mà Đức Phật đã dạy là vô biên. Hơn nữa 
qua tâm gương của cha Ngài đề lại, ban đầu có ý định xuất gia tu hành, nhưng 
khi được vợ đẹp, chức cao, đã quên hết cả. Điều này Ngài muốn nhân mạnh 
rằng, không phải ai cũng có thể tu hành. Chỉ những người có căn trí đặc biệt 
mới có thê theo được con đường "Tri hành hợp nhất". 

Biết mà không thực hành được đó chỉ là cái biết vay mượn. Những ai tự cho 

mình biết nhiều về Phật Giáo hãy tự đặt cho mình một câu hỏi: Trả lại cái biết 
của ta cho sách vở, tai nghe, mắt thấy, ta còn lại cái gì? 
Chúng ta đều biết, trong Phật Giáo vẫn đề tác phong đạo đức, giới hạnh của 
các tu sĩ luôn đặt hàng đầu. Nhưng nếu bậc tu hành nào lại chìm đắm trong 
những cám dỗ vật chất thì bổn phận của hàng cư sĩ là phải khuyến cáo và tìm 
biện pháp chấm dứt sự chìm đăm ấy, hãy bình tâm khuyên họ hoàn tục sống 
trong cuộc đời bình thường. 

Không ai có thê chê cười người vì những lý do khác nhau. Nhưng cũng không 
ai có thê chấp nhận và dung dưỡng những người tu hành mà tác phong và đạo 
đức tôn giáo trái ngược với giới hạnh của đoàn thể Tăng Già. Kinh Pháp Cú, 


S77 


câu 9, nói rõ rằng : Mặc áo cà sa mà không rời bỏ những điều uế trược (tham 
dục), không thành thật khắc kỷ, thà chắng mặc còn hơn. 

Người Phật tử coi cái Ta rất nhẹ và tôn kính sự hiểu biết của các bậc cao Tăng 
là sự hiểu biết chân thực. Do đó có thể cúi lạy thầy và không hề quan tâm đến 
chức tước, địa vị. Nếu không, thì Ngài Bandhudatta đã từng là một vị Đại sư 
nổi tiêng, đâu bao giờ chịu tôn đệ tử của mình làm Bậc thầy Đại Thừa. 

Có và Không là chủ đề không bao giờ cũ trong Phật pháp. Tại sao khi đạt đến 
trọn vẹn cái Không thì lại có mà ước mong cho được cái Có rồi, thì lại trở 
thành không? 


Đức Phật là đẳng toàn năng nhưng Ngài lại không có gì là sở hữu. Ngược lại 
con Người thì muốn sở hữu của tất cả cho đến cuối cùng, trở về với cát bụi 
với hai bàn tay không. Bởi vì con người ở đây chưa được thành Phật. 

Những kinh sách quan trọng được Cưu-ma-la-thập dịch là: 


-A-di-đà kinh (năm 402) 

-Diệu pháp liên hoa kinh (năm 406) 
-Duy-ma-cật sở thuyết kinh (năm 406) 

-Bách luận (năm 404) của Thánh Thiên) 
-Trung quán luận tụng (năm 409) 

-Đại trí độ luận (năm 412) 

- Thập nhị môn luận (năm 409) của Long Thụ 
-Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 


Ngày hôm nay, quê hương xa xưa của Ngài đã trở thành vùng đất Hồi giáo 
nhưng Cưu Ma La Thập vân được sông với tư cách là một dịch giả, đã mang 


Phật giáo Đại thừa truyền bá khắp cõi Tây Vực và Trung Nguyên. 


Kính bút 
TS Huệ Dân 


--0Ö0--- 


Kusala — good deeds = điều thiện (Kusala karma = øood karma = thiện 
nghiệp) 


Kusinara — Câu-thi-na (capital of Mallas where Buddha entered nirvana) 


Kusinara - place of the Great Passing Away 


S78 


The Buddhas last days are described 1n the Pali text called the Great 
Parinirvana Sutra (Parinirvana meaning "completed nirvana"). The Buddha's 
living nirvana, achieved during enlightenment, at death transforms to nirvana 
without human residue. Self possessed, without psychological pamn, 
untroubled by the thoughts of death, the Buddha identifies four places of 
future pilgrimage: the sites of his birth, enlightenment, first sermon, and death. 
"But don't hinder yourself by honouring my remains," he added. 

On reaching the village of Kusinara of the Mallas on the further side of the 
HiranyavatI river, the Buddha realised that his end was fast approaching. He 
told Ananda to prepare a bed for him with 1(s head turned towards the north 
between two sal trees. Ananda who served him for 20 years was deeply upset. 
"Dont grieve, Ananda!" the Buddha consoles him. “The nature of things 
đictates that we must leave those dear to us. Everything born confaIns 1fs own 
Cessatlon. I too, Ananda, am grown old, and full of years, my Jjourney 1s 
drawing to 1s close, Ï am turning 80 years of age, and Just as a worn-out cart 
can only with much additional care be made to move along, so too the body 
of the Buddha can only be kept going with much additional care”. 


As desired by the Buddha, the Mallas of Kusinara were Informed of his 
Impending death, and they came to pay respects to him. Among them was a 
mendIcant named Subhadra, a 120 year old Brahmin. He had earlier been 
turned away by Ananda but when the Buddha overheard this he called the 
Brahmm to his side. He was admitted to the Sangha (Buddhist order) and 
ImmedHately after his conversion he passed away. 


'When the third quarter of the night approached, the Buddha asked his discIples 
three times 1f there were any doubts about the teachinøs or the discIplines. The 
Bhikkhus sfood silent. "Not one, Ananda, has misgIvinsgs. All wIll eventually 
reach enlightenmert. 


The Buddha then said his final words, "Listen, Bhikkhus, I say this: all 
conditioned things are subJect to decay, strive with diligence for your 
liberation”. 


He then passed Into medifational absorptions and entered Mahaparinirvana 
(the great passing away). It was the full moon of the month of ValIsakha 
(Aprl-May) and the year was probably between 487 and 483 B.C. However, 
according to the Sri Lankan tradition and other southeastern counfrles, 1{ 1s 
believed that the Buddha entered Parinirvana in 544-543 B.C. 


879 


For the next six days the body of the Great Master was laid In state. 
Preparatlons were made for his funeral under the direction of Anirudha a 
cousin and follower of the Buddha. On the seventh day, after honouring the 
body with perfumes and garlands, 1t was taken to the Mukutbandhana ChatItya, 
the sacred shrine of the Mallas. The last ceremony was performed by Maha 
Kasapa and the body of the Great Master was cremated with due honour. 
'When the cremation was completed the ashes were collected by the Mallas as 
relics, which consisted of a skull bone, teeth and Iinner and outer shrouds. The 
relics were then distributed 1nto eight shares amongst the representafives Of 
the other eipht Kingdoms which constituted anclent northern India. These 
rellcs were again subdivided after King Ashoka decided to buid 84,000 
stupas. Today these relics are enshrined In stupas across AsIa. 


The present temple was buIlt by the Indian Government In 1956 as part of the 
commemoratlion of the 2,500th year of the Mahaparinivana or 2500 BE 
(Buddhist Era). Inside this temple, one can see the famous Reclinging Buddha 
Image lyIng on 1(s right side with the head to the north. The sfatue 1s 6.1 m 
long and resfs on a stone couch. 


On the front of the couch are three sculptures, believed to represent Ven. 
Ananda near the feet, Ven. Subhadda at the middle and Ven. Dabba Malla at 
the corner. At the cenfre 1s an 1nscrIption of the 5th century AD, which states 
the sfatue was ”a gIÍt of the monk Haribala of the Mahavihara and was 
fashioned by Dinna". This I500-year old reclining Buddha Image was 
executed out of one block of red sandstone brough In from Mathura during 
the Gupta period. It was discovered 1n 1576 1n a dilapidated condition and the 
scaftered fragments were successfully pieced together. 


Excavation showed that the origInal temple on the site consisted of an oblong 
hall and antechamber with 1s entrance facing the west. Large number of 
bricks with carved surfaces found among the rubbish Indicated that the temple 
had a barrel-vaulted roof not unlike that on the modern temple. (Buddha 
Dharma Education AssocIation Ínc.) 


Kusinara: Where the Buddha attained Parinivana 


Ramabhar Stupa In his eightieth year the Buddha and a group of monks 
arrived In this small place. Ananda described 1t as 'a wattle and daub town.. 
Exhausted and sick the Buddha was unable to go on and he laid down to rest 
between two sal trees. His fInal hours and the events that filled 1t are movingly 


S80 


described In the last part of the Mahaparinibbana Sutta which you wIll find in 
the Long DIscourses. The Nirvana Temple and stupa later built over the site 
Of the parinivana as welÏ as the ruIns of several monasfteries are set 1n affractIve 
and well maintained gardens. The tall slender trees on the right of the path as 
you enfter are sal trees. 


Ramabhar Tạ: The Buddha s creamation place, Kusinara._ 





Kushinagar (Kusinara) 


Từ thành Vương Xá (Rajagaha) Đức Phật đi bộ khoảng 90 km đến Xá Vệ 
(Vesali, Vaishali). Ngài nghỉ lại đó trong vài tháng mùa mưa. Sau đó từ Xá 
Vệ ngài đi lên phía bắc. Trên bản đồ lộ trình đi, có vẻ như ngài muốn đi về 
thành phố quê hương Kapilavastu của mình gần đó. Một thày tu 80 tuổi, già 
nua yếu bệnh, qua cuộc bộ hành gần 400 km, hoàn toàn kiệt sức. Ngài đã đến 
Kushinagar và nhập diệt tại đây. 

Vào thời Đức Phật, Kushinagar (Kusinara) là kinh đô của nước Mala. Bây giờ 
Kushinagar là một ngôi làng thuộc quận Kushinagar, bang Uttar Pradesh của 
Ấn Độ, rất gần biên giới với Nepal. 

Khi Phật sắp nhập Niết bàn, Ananda rất lo lắng cho tương lai, khi các đệ tử 
Phật không còn có sự hiện diện của đẳng Thế Tôn trên cõi đời này. Đức Phật 
đã dặn dò lúc cuối rằng sau khi ngài nhập diệt, kẻ thiện tín nên viếng thăm 
bốn nơi được gọi là thánh tích: 

Này Ananda, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn 
kính. Thế nào là bốn Thánh tích? 


S81 


“Đây là chỗ Như Lai đản sanh“. Này Ananda, đó là thánh tích, kẻ thiện tín 
cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 

“Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Giác", này 
Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 
“Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng”, này Ananda, đó là 
Thánh tích, ké thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 

“Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dự Niễt-bàn”, này Ananda, đó là 
Thánh tích, ké thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 


Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng 
và tôn kính. Này Ananda, các thiện tín Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mi, cư sĩ nam, cư sĩ 
nữ sẽ đến với niềm suy tư: “Đây là chỗ Như Lai đản sanh”, “Đây là chỗ Như 
Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác”, “Đây là chỗ Như Lai 
chuyển Pháp luân vô thượng”, “Đây là chỗ Như Lai diệt độ, Nhập Vô dư y 
Niết-bàn”. 

Này Ananda, và những ai, trong khi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần 
với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên. 

---oOO--- 


"This ¡s my simple 
0 3i: TAN lÃ N. lo 
for †emples; no need for 
(sis1/4)91i[ei‹ai 19003111141 -1e)si,) 2 
6@ 0 llláo j0 sju‹ |, Jolluê. 4. 
hear† ¡s our †emple; the_ 
philosophy ¡s kindness.” 





L 


Labyrinth — cung mê, mê hồn trận 

Lachrymose — khóc lóc, buồn rầu, SỤf SÙI 
Lackadaisical - đa sầu, đa cảm, yếu đuối, ủy mị 
Lackeys - những người hầu, đầy tớ 

Lacunae - thiếu sót, khiếm khuyết 

Laden - chất đầy, nặng trĩu 

Laity - người thế tục, người không theo giáo hội nào 
Lambast — đánh vật 


Lankavafara Sutra - teaches that everything that we normally experience 1n 
the world 1s a delusion, 1n other words, nothing exIsfs In a way 1t appears tO 
our mind. The Buddha taught that as a result of spiritual Ignorance, our 
ordinary mind creates a split between the self that percerves the world and the 
obJects that the mind perceives. However, this perception of duality 1s a 
delusion, no more real than the Images that appear to the mind In dream. 
Moreover, seeing the world In this deluded way does not reflect the Intrinsic 
sfate of the mind which the Lankavatara Sutra teaches 1s pure and 1nherently 
enlightened. 'This inherently enlightened mind, character1zed by total freedom 
from all discriminating conceptual thought, delusion, and negative emotions, 
1s called Buddha-nature... 


Lankavatara Sutra - Nhập Lăng-già kinh (SKT. Lankavatarasutra) là một 
bộ kinh Đại thừa, đặc biệt nhẫn mạnh đến tính giác ngộ nội tại, qua đó mọi 
hiện tượng nhị nguyên đều biến mắt, hành giả đạt tâm vô phân biệt. Đó là tâm 
thức đã chứng được Như Lai tạng (SKT. Tathagata-garbha) vốn hằng có trong 
mọi loài. Kinh này chỉ rõ là văn tự không đóng vai trò quan trọng gì trong việc 
trao truyền giáo pháp. 

Kinh này có ba bản dịch Hán ngữ song song với nguyên bản tiếng Phạn còn 
tôn tại: 


S83 


1.Bản dịch của Cầu-na-bạt-đà-la (SKT. Gunabhadra) dưới tên Lăng-già-a-bạt- 
đa-la bảo kinh 4 quyền; 

2.Bản của Bồ-đề-lưu-chi (SKT. Bodhiruci) với tên Nhập Lăng-già kinh, 10 
quyền; 

3.Đại thừa nhập Lăng-già kinh của Thật-xoa-nan-đà (skt. Siksananda), 7 
quyên. 


Những thuyết trong kinh này rất gần với quan điểm của Thiền tông. Cùng với 
kính Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa và Đại thừa khởi tín luận (SKT. 
Mahayanasraddhotpada-sastra), kinh Nhập Lăng-già là một trong những bộ 
kinh Đại thừa có ảnh hưởng lớn đến Thiền tông Trung Quốc. Người ta cho 
rằng bộ kinh này do Bồ-đè-đạt-ma, Sơ tổ thiền Trung Quốc chính tay truyền 
cho Nhị tô Huệ Khả. Ngay cả giáo pháp tiệm ngộ (giác ngộ từng bậc) của 
Thần Tú cũng bắt nguồn từ kinh Nhập Lăng-già này. 


Kinh bao gồm 9 chương văn xuôi trộn lẫn với các câu kệ và một chương chỉ 
toàn văn vân. Kinh này lần đầu được dịch ra Hán văn trong thế kỷ thứ 5. Kinh 
Nhập Lăng-già được Phật thuyết tại Tích Lan theo lời mời của một nhà vua 
xứ này, trong đó Phật trả lời những câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ (SKT. 
Mahamati). Giáo pháp trong kinh này là nền tảng của Duy thức tông (SKT. 
Yogacara, VIJnanavada). 


Lapse - lỗi lầm, phạm tội 

Lark — ïf the sky falls, we shall catch larks = nếu rủi có chuyện không hay... 
Laryngectomy - thủ thuật cắt thanh quản 

Latent - ngắm ngầm, tiềm tàng 

Latent power - sức mạnh tiềm ân 


Latma - teacher, guru (in Sanskrit): Lama 1s a title for a teacher of the Dharma 
in Tibetan Buddhism. The name 1s similar to the SanskrIf term guru. 


Lạt-ma (SKT. guru) là hiện thân của giáo pháp, theo Phật giáo Tây Tạng. 
Danh từ Lạt-ma được dùng gần giống như guru, Đạo sư của Ấn Độ, nhưng tại 
đây, Lạt-ma mang thêm nhiều ý nghĩa khác. Trong Kim cương thừa, Lạt-ma 
không phải chỉ là người giảng dạy giáo pháp mà còn là người thực hành các 
nghi lễ. Vị này thường là người lĩnh đạo các đạo trường và được xem thuộc 


S84 


về các dòng tái sinh Châu-cô (tulku). Những vị Lạt-ma uyên thâm, danh tiếng 
thường được mang danh hiệu "Rizpoche” (quý báu phi thường). Ngày nay, 
danh từ Lạt-ma hay được dùng để gọi các vị Cao tăng Tây Tạng, không kê 
trình độ chứng đạo của các vị đó. 


Laudatory — tán dương, ca ngợi 
Laurel — vinh dự, vinh hiển 
Lavishly — một cách phung phí (lavish = sự phung phí) 


Law of causality - Luật nhân quả - Karma 1s the natural law of moral 
causality that says: we reap what we sow. Posifive action generally leads to 
happIness, negative to suffering. 


Thoughts, works, and deeds plant karmic “seeds” — energy traces. When 
conditions are right, these seeds “ripen.” Depending on the strength of your 
motivation and the force of the action, as well other factors, the karmic fruits 
of behavior may appear Immedlately, or later, or even 1n a future lifetime. 
-=-oO0--- 
The teachings of Buddha 


(Pure Land Buddhism) 
The Law of Cause and Effect 1 


The foundation of Buddhism 1s the Law of Cause and Effect. Without 
knowing this deeply, one cannot understand Buddhism or move forward on 
the path. The Law of Cause and Effect 1s made up of these three essential 
guidelines: 


Good deeds bring good resulis. 
Bad deecds bring bad results. 


Your own deeds bring your 0own resulfs. 


Every effect has a cause and a conditIon. 
A cause and a condition combine to make an effect. 


S85 


AII effects have a cause. AlI effects have a condition. There are no exceptIons. 


Due to this relatlonship, the Law of Cause and Effect can more clearly be 
known as the Law of Cause, Condition, and Effect. 

A law within Buddhism 1s a rule that penetrates the Three Worlds and Ten 
Directions. 


The Three Worlds are past, presemt, and ƒuture. 
The Ten DirecHons are north, south, east, west, northeast, northWesi, 
Southeast, southwest, up, and dowH. 


The Three Worlds represent all time, Iinfinity, always. The Ten Directlons 
means any place, everywhere, all countries on the earth. So the Law of Cause 
and Eiffect 1s applicable everywhere, and 1t never changes. Even 1Ý soclety 
changes, this fundamenrfal law in Buddhism never wIl]. 


To gIve an example, lets look at rice. In order for there to be rice, there needs 
to be a rice seed. But Just a rice seed alone cannot make rice. Proper water, 
sunlight, soil, and labor are required to harvest the rice. A rice seed dropped 
on the floor w1ll never ørow. 


BeIng born human 1s an effect, and so this must have a cause. Though we are 
all born human, the lives we are born In(o are all different. These different 
effects must have different causes. So each life has 1(s own different cause. 
For examples, the location weTe born like Africa, Japan, or the United States, 
and the era we were born Into đIÍfers. 


Now there are situatlons that occur in which we do not know the cause. Yet 
there has to be a cause for those too. Something that happens accidentally 
doesn't mean 1t 1s without a cause. Ït 1s simply not yet known or the evidence 
1s not available. 

Master Shinran taught extensively about the Law of Cause and Effect. It 1s an 
essential teaching because without 1f, you cannot understand the Vow of 
Amida Buddha and be saved. 


S86 


So what 1s the future of humanmity? What 1s the destination for all human 
beings? 
Happiness Unhappiness 


We are living to obtain happiness. Favorable or unfavorable fates are effects. 
Without knowing their cause, we cannot be happy. We all want to know the 
causes and effects that determine our fate for better or worse. Thats why these 
three lines are so crucial to learn: 


Good deeds bring good resulis. 
Bad deecds bring bad results. 
Your own deeds bring your own resulfs. 


To see cause and effect clearly, lets use for example fruits and vegetables. 
Planting a watermelon seed yIelds a watermelon. Planting a radish seed yIelds 
a radish. You harvest only what you yourself have planted. 


Watermelon secd ---> Waterimelon 
Nadish seed -------== > Radish 
@wi @ƒƒorf ---=---=¬= > Own resulí 


It 1s IimpossIble to plant a watermelon seed and get a radish, or plant a radish 
seed and get a watermelon. It wIll never happen 1n a milllon years. 

LikewIse, gøood effects or a favorable fate can only have come from a good 
cause. Bad effects or an unfavorable fate can only have come from a bad 
cause. The relationship of this principle penetrates the Three Worlds and the 
Ten Directions. 


A good cause ïs the equivalent to a good deed or action. 
A bad cause is the equivalent 0ƒ a bad deed or action. 


Suffering from a bad fate, we say we re unlucky or we`ve been hit by bad luck. 
But how does luck determine favorable or unfavorable fates? Many attribute 
1 fo a øgod or the curse of an ancestor. But still the reason remains shrouded 1n 
vague, unclear answers. 


Our deeds and our actions determine our fates. Good deeds and actions wIll 


result in a øood fate. Bad deeds and actions wIll result in a bad fate. To obtain 
happIness, we have to do good. Ño one wants to suffer a bad fate, but we can 


S87 


only avoid a bad fate by not doing bad. This truth penetrates the Three Worlds 
and the Ten Directions, both timeless and universal. 


Never has there ever been a case where a good deed has produced a bad effect. 
Never also has there been a bad deed performed that led to a good effect. 
Whether we re happy or not 1s caused solely by the deeds we perform. 

If a student studles hard, they will get good grades and eventually be 
employed. We can see clearly how the cause, studying diligently, led to the 
effect of gettIing øood grades. How deeply you believe 1n the Law of Cause 
and Effect shows how deeply you believe in Buddhism. When we think of 
s(ealing, we refrain ourselves from dong so 1n order to avoid the bad effect 
Of being arrested. Again these Ideals remain valid througphout the Three 
Worlds and the Ten Directions. 


What you sow, you shall reap. The concept of own cause own effect 1s very 
Important and easily misunderstood. AlI of our fate at this moment has been 
brought on by our own deeds. Ít 1s our own deeds not those of others. 

We think In our minds constantly: others' cause, my effect. We think that 
someone elses deeds bring our effects. We constantly blame others for our 
misfortune. But this 1s completely wrong. There 1s not a single case where 
OCcurred. It 1s not true In the Three Worlds and the Ten Directons. AlI 
phenomenon occurs by own cause, own effect. 


When weTre happy we accept the Law of Cause and Effect gladly. I worked 
really hard to enJoy these results. What I have sewn I am now reaping! But 
when tides turn and we are In a bad circumstance, we no longer believe It to 
be true. Yet when weTe In trouble or in the wake of a natural disaster we do 
not think, what [ have sewn I am reaping now. We persist otherwIse, this 
cannot be me. 


If you cannot believe that this 1s the case 1n bad times, then truly you don't 
belleve that øgood times are of your dong either. Ifs Just not the case that 
others' causes bring own effect. Some may ponder why was I born as the son 
of horrible parents? They are In miserable situatlons, and they often hold a 
ørudøe on socIety or other people. But a seed you haven't planted w1ll never 
OCCur fo anyone rest assured. Others' cause own effect wIll never occur. Never 
1n life. 

An example of this 1s in the story of the thief who blamed the rope. A thief 
went out and stole someone's belongings. Then he was caught by a rope. He 
began to suffer and cursed the rope for doing 1t to him. Who created the paIn 


S88 


for this thief2 What's the cause? The thief believed 1t was the rope. However 
had he not stolen, there would not have been a rope. The thief must blame hIs 
Own crime, created by hIs own actions. 


We study hard, and then we can get Into a top university. We steal and we 
meet with misfortune. But do we really understand this point? When we suffer 
from trouble we know there must be a cause. The actions of someone else 
quIckly become Our target. 


If someone else 1s drinking alcohol, do you receive the effects of being drunk 
instead of them? How about you exercise and your friend gets healthier 
Iinstead? No, 1ƒ you re cautlous with your điet, 1s you who becomes leaner. 
The effects only occur to the person on the diet and thelr efforts. 

Hf you deeply believe In the Law of Cause and Effect, you must lament your 
misfortunes deeply as your own doing. We tend to Iinstead sympathize with 
the thief tied down by the rope 1n those cases. We hold grudges and blame 
others which shows 1gnorance of the Law of Cause and Effect. 


The Law of Cause and Effect 2 


Without knowing the Law of Cause and Effect, you can't understand 
Buddhism or the teachings of Master Shinran, the great reformer of Pure Land 
Buddhism. To review, here are the three core princIples: 


Good causes bring good eƒfƒects. 
Bad causes bring bad eƒƒects. 
Your own cause brings your own eƒƒect. 


Our deeds or actions are like seeds. These seeds become causes. 


Good Cause = Good Deed \ Seed ————> Good Result 
Bad Cause = Bad Deed\Seed  ————— Bad Result 


Good Effect = Happiness / Favorable Situation 
Bad Effect = Unhappiness / Unfavorable Situation 


All humanity 1s living to obtain happIness. Politics, sclence, medicine, the 
arts, all of them exIst to make our lives happler. The most Important thing 1s 
how can we obtain happIness, and to know this we must understand the 
relationship of the cause and effect. 


S89 


All effects have a cause. Thịs 1s a true throughout the Three Worlds and 'Ten 
Directlons. Without knowing the cause of happiness, we can”t enJoy that 
happiness as a result. We”lI be unfortunafe 1ƒ we are unaware ofth1s princIple. 


The emphasIs 1s placed on the Law of Cause and Effect as the sole determinant 
of OUF fate. 


Result Cause 


Good Fate \ Destiny <——— Good Actions 
Bad Fate \ Destiny <—— Bad Actions 
Own Fate \ Destiny <———  Own Actions 


When we have a good destiny we can accept this, but during a bad destiny we 
cannot. That”s when we believe “others” cause, others” effect.” I must be 
suffering from what others have done, we think. We blame the Judge and Jury 
for our crimes, but 1fthis was true weˆd be receiving the effect of their deeds. 
Buddhism teaches own cause, own effect. If you don”t understand this third 
poInt, you can”t ørasp the other two principles either. 


Even though we hear the Law of Cause and Effect, we still have this mentality 
of being persecuted during bad times. The thief who thinks the rope 1s the 
cause of his suffering 1s completely WRONG. The thief 1s suffering from hs 
own doing. Once ofaware of this, he has to reflect on what”s he done. He has 
to lament what he”s done. 


'We blame others all the time. It must have been that guy, we say. But then we 
are Just like the thief. We cannot understand this truth of the Three Worlds 
and the Ten Directions. 


'We wonder then 1ntensely how this can be true 1n the cases of accidents or the 
victims of violent crimes, especially where children have been injured or 
kiled. Why do they have to suffer? The effect of being hurt was caused by an 
attacker. 

Is this still own cause, own effect? Yes, 1t 1s something they have done In theIr 
past, but we Just can”t say that politely. Instead we go sayIng the cause was 
the murderer, and the victims did nothing. But the Law of Cause and Effect 
remaIns true regardless. When we hear about these tragedies In our lives and 
on the news, we Just can”t accept It. 


S90 


For example, let”s talk about the Akihabara Massacre which took place 1n 
Japan In June of 2008. A man drove a truck Into a crowd Kkilling three people 
and InJuring two. He then exiIted the vehicle and began stabbing those around 
him. Using a survival knife, he killed four and InJured eight others. But why 
dịd those victims have to be there at that place and time? If they were Just a 
little further or had arrived an hour before, they would have been spared. Why 
dịd they have to be there at that place and that time? 


The effect 1s that they were killed. Why did those 7 people have to suffer 1s 
the Issue. The effect of being killed had to have had a cause. As we have 
learned 1n the Law of Cause and Effect, own cause, own effect. The result of 
being killed In the accident has to have been caused by something the victims 
had within them. 


If you believe that the cause 1s the murderer, you still believe others cause 
own effect. So again what was the cause In this case? Qwn cause, own effect. 
Thịs princIple penetrates the Three Worlds and Ten Directions. The seed had 
to have been planted by the victims. 


We say again, 1t can”t be like that. The victims did nothing wrong. But 1t 1s 
the same as the example of the thief and the rope. It 1s natural to hold a grudge 
agaInst the murderer, so the point has to be made clearer. 


Own cause, own effect 1s the truth. There 1s not even a single case for others” 
cause own effect. Good causes bring good effects, Bad causes bring bad 
effects, Your own causes bring your own effect. Why does Master Shinran 
teach this then? 


Hf being killed 1s the result, then the cause for this result must be something 
the victims had within themselves. The victims had cause to be at that site at 
that moment. Many visiftors had passed through Akihabara In øgreat numbers 
that day, totaling tens or even hundreds of thousands of people. There had to 
have been a seed the vIctims had to bring them to that exact place and time. If 
they didnˆt have that cause, they wouldnˆt have been there and others would 
have died Instead. 


lt was a cause they had that In turn caused them to be killed. Others around 


them did not have that cause. It 1s because of own cause own effect. But then 
does the murderer have nothing to do w1th them? 


S9] 


The murder 1s the condition. An effect needs a combinatlon of cause and 
condition. In this way, 1t could better be called the Law of Cause, Condition, 
and Effect. A cause 1fself can't bring an effect. Only when a condition 
combines with a cause can effect arrIve. 


Usually we omit condition, but 1t 1s really the Law of Cause, Condition, and 
Effect. If the law could have Intervened In time and brought Justice, the effect 
wouldn°t have come about. This 1s why we must enforce the law 1n order to 
remove bad condifions from socIety. 


The other people around did not have the cause of murder within them. Seven 
people had theIr cause and condition combined to have a sad effect. Ït 1s a 
cause they had. All of which happens to you comes from your own cause. 
When unfavorable results occur, we must reflect on our own doings. We must 
lament what we have done. 


Thịs must be understood deeply. A mass murder makes people think others” 
cause, own effect. But why to only them? Only they received the result. The 
SurvIVors” causes must have been different. The murder was the condhition. 
There 1s more to come on this topic. In the next post, we wIÏll explore how past 
causes relafe to our destiny and gain 1nsight on the True Self. 


The Law of Cause and Effect 3 


'When using the term Three Worlds, 1t means the past world, the present world, 


and the future worid. 
Past World Present World Future World 
—- i-— 
World before birth Human life World after death 


(80-100 years max) 


The past world and the future world are both related. The Law of Cause and 
Effect penetrates the Three Worlds. Our true self, our deeper sense of lIÍe, 1s 
not limited to this physical body. The physical body and 1ts six billion cells 
disappear at death. Our True Self, our true life, penetrates the Three Worlds. 
So once the physical body 1s gone, this True Self remains. 


S92 


The True Self 1s also referred to as the Araya Mind. The original SanskrIt 1s 
Arayashikl. Araya- means storehouse, and -shiki means mind, or 
conscIousness. Therefor 1t can be referred to as the storehouse mind. It 1s like 
a safety deposit box, or a storage unit. BuddhIsm teaches that there are eight 
minds within human beings. Seven of them disappear at death with the 
physical body, but the Araya Mind remains. 


The Araya Mind 1s our self since the countless aøges past. It lasts forever, long 
after our death. It flows from the beginning-less begInning Intfo the never- 
ending future. It 1s the 1nvIsible flow of lie. 

Throughout life, we perform various deeds and actions that fall Into three 
cateeorles. They are also known 1n j]apanese as Go, or karma. 


Go \ Karma 


Body Deeds \ Actions 
Mouth Deeds \ Actions 
Mind Deeds \ Actions 


We perform countless deeds with the body, mouth, and mind. These are the 
seeds which create our fate. The mind 1s performing them the most and has 
the strongest power. What moves the body and mouth 1s the mind. My mind 
1S causing these letters to appear on the screen as Ï type from my notes on the 
lecture from Takamori-sensel. You are reading this blog because your mind 
broupht you to look 1nto Buddhism, and you then found this blog. 

The mind 1s therefore the strongest, because 1t 1s 1nvisible. Because of this, 
wrong thoughts cannot be enforced at this level. Mouth and body can be 
regulated. In criminal cases, people discuss and debate whether or not the act 
was premeditated. The law examines what the murderer had 1n his mind. The 
mind has this strong energy, so a øreater emphasIs must be placed on 1t. 

We have learned about good causes, bad causes, and own causes. So what 
kind of seeds do we have 1n our hearts and minds? 


Even without knowing these causes or the Law of Cause and Effect, the 
actions of the mind, mouth and body are converted Into 1nvisible karmic 
power. The terms karmic power and seeds of karma are Interchangeable. 
These energles are what 1s stored In the Araya Mind. All our actions are 
recorded Invisible and stored In this storehouse mind. The karmic power 
withm 1t flows through the Three Worlds (past, present, future). 


S93 


Karmic power thus becomes the cause, but cause alone cannot bring an effect. 
lt requires a condition. You reap the effect only when the condition arrIves. 
Karmic power lasts forever, and 1t never disappears. So all our actions become 
Iinvisible power stored Into our Araya Mind for all time. It”s like the data on 
the hard disk of a computer, or the call log on a cell phone. Input in Japanese 
means “entering the power.” When we use a computer, we are “entering the 
power” to be stored Into a hard disk. Putting weight on the keys of the 
keyboard 1s the condition. The commands or words we see on the monIfOr are 
the effect. SocIety and our world begin to look very familiar when 1ntegrated 
with Buddhist fundamentals. 


So the Araya Mind flows through the past, present, and future. At birth, we 
receIve the effects of certain characterIstIcs like being American, Japanese, 
Male, Female, etc. These effects had to be determined before the result took 
place. How could they have been determined? They were made 1n the pasf 
le. This 1s why though we are all human beings, no single person has 
received the same result. These different effects were determined 1n the past 
life and the past world. 


I( 1s not accIdent. It does not occur wIthout cause. Different causes mean 
different effects. Karmic power from the past flowed Into the present life. Qur 
parents were the condition. Some others may claim the father 1s the cause and 
the mother was the condition. But then why do siblings have different effects? 
It must be the karmic power from thetr past. A cause 1tself doesn”t make a 
human become born. lt must combine with a condition 1n order to make the 
effect. We have repeated birth and death ceaselessly 1n this way. 


Past Present Future 


Cause ———> Effect 


Cause <———— Effect 


To know the cause of the past, look at the present. To look at the future, look 
af cause 1n present. This concept penetrates the Three Worlds. 


Happy now = go0d efƒfect = you °ve done good things 
MMiserable now = bad eƒfƒfect = you *ve done bad things 


What we are suffering from 1s the deeds of the past. So what about the future? 
How about after we die? Look at the cause 1n your present throuph the actions 


S94 


Of your mind, mouth, and body. If you re dong bad, you must then suffer In 
the suffering world. 


Hf there 1s no past life, then there 1s no cause to be born. There 1s then no future. 
If someone kills one person, they can be executed once. But 1ƒ they kill 10 
people, they can still only be executed one time. Karma dictates that 1f you 
ki 10 people, you wIll be executed 10 times. What about the other nine times? 
It must be reaped 1n the future life. It must occur to the killer In their afterlIfe. 


If the Law of Cause and Effect were false, it would not be able to penetrafte 
the Three Worlds and Ten Directions. It 1s the Law of Cause and Effect of 
Three Worlds and remains valid for all time. Master Shinran bases hIs 
teachings on this princIple as 1t 1s necessary for any understanding of 
Buddhism. 


Your future 1s confained within the causes of your present. Look deeply at 
yourself and the actions of your mind, mouth and body. Look closely 1nto the 
1mage reflected on the mirror. What 1s your body doing? What 1s your mouth 
sayIng? What 1s your mind thinking? Listening to the words of Buddha shows 
us our True Self. Without Buddhism this cannot be clear. Look within the 
Mirror of Dharma at present. Listening to Buddhism 1s essential. (From: Pure 
Land Buddhism - Jodo Shinshu Shinrankal) 


Nhân Quả là gì? 


Nhân quả theo chữ Hán có nghĩa là hạt giống và bông trái. Ở đây chúng ta nên 
hiểu nghĩa nhân quả là hành động và kết quả của hành động. Đề dễ hiểu, chúng 
tôi cho một ví dụ: Nếu chúng ta lấy một hạt cam gieo trồng xuống đất, hạt 
cam lên thành cây cam, cây cam lớn lên cho ta những quả cam ngọt, đó là 
nhân và quả của cây cam. Nếu ta lẫy một hạt chanh đem ươm trồng, hạt chanh 
lên thành cây và cho những trái chanh chua, đó là nhân và quả của cây chanh. 
Hai ví dụ trên cho chúng ta thấy nhân nào thì quả nấy, hạt cam sẽ cho trái cam 
ngọt, hạt chanh sẽ cho trái chanh chua. 


Hành động của chúng ta cũng vậy, nêu hành động ác là nhân ác, kết quả của 
hành động ác thì chúng ta sẽ phải thọ chịu quả khổ đau như chúng tôi đã nói 
ở trên. Ngược lại, hành động thiện sẽ mang đến hạnh phúc, an vui cho chúng 
ta. Đề làm sáng tỏ luật nhân quả, chúng tôi xin lập lại: 


S95 


Nếu chúng ta làm một điều ác, thì kết quả sẽ đem đến không những cho chúng 
ta, mà còn cho nhiều người khác những sự khổ đau, phiền muộn, tức giận, hận 
thù, oán ghét, tạo ra nhiều điều tội lỗi, v.v... Nếu chúng ta làm một điều thiện, 
thì kết quả sẽ mang đến không những cho chúng ta, mà còn cho nhiều người 
khác sự an vui, hạnh phúc. 


Do hành động chúng ta làm ra, thì chúng ta phải chịu lấy trách nhiệm về hành 
động đó, nên gọi là luật. Chứ ở đây không có một Đắng Tạo Hoá, một ông 
Ngọc Hoàng, Thượng Đề, hay bất cứ một con người nào chế ra định luật nhân 
quả này, để bắt buộc chúng ta phải thi hành. Luật nhân quả không có người 
thi hành bắt bớ, phạt vạ hoặc giam cầm tù tội ai cả, nhưng nó phán xét rất 
công minh và xử phạt rất công lý do toà án lương tâm của mỗi người. Vì thế, 
luật nhân quả rất công bằng, không thiên vị một ai. “Ai làm ác thì phải gặt lẫy 
quả khổ đau”, khi thời tiết nhân duyên đến. 


Luật nhân quả này không có một người nào bắt buộc chúng ta thi hành được, 
mà chỉ có sự khổ đau và sự an vui của chúng ta mới bắt buộc chúng ta phải 
thi hành nó. Bởi vì, con người ai cũng muôn sông an vui, hạnh phúc, chứ 
không có mấy ai muốn sông khô đau bao giờ. Vì thế, chúng ta tự bắt buộc 
chúng ta làm thiện, sống thiện đề sông được an vui, hạnh phúc. Chính vì vậy, 
chúng ta mới thấy được lòng người sợ khổ, ưa vui. Còn nếu ngược lại, chúng 
ta không làm thiện, không sống thiện, thì sự an vui, hạnh phúc sẽ không đạt 
thành, và vì vậy chúng ta phải sống khổ đau. 


Luật mà không có ai có quyền thi hành, bắt buộc phạt vạ mình, mà mình phải 
chịu sự trừng phạt của luật ấy rất công minh chánh trực như trên chúng tôi đã 
nói: “Luật nhân quả là một phép tắc được quy định theo sự hoạt động tự nhiên 
của vũ trụ, đề quân bình trật tự an toàn của các hành tính trong không gian”. 
Vì thế, luật nhân quả là một đạo luật của vũ trụ được đặt ra để quân bình trật 
tự vạn vật trong vũ trụ. 


Ví dụ: Như hành động trộm cắp thì phải gặt lấy hậu quả của hành động trộm 
cặp là bị bắt ở tù, hoặc bị người mât của bắt được đánh đập, có khi họ giêt 
chêt. 


Hậu quả của sự tham lam trộm cắp, không những ở trong kiếp hiện tại nghèo 
nàn, đói khổ mà còn kéo dài trong các kiếp vị lai nữa. Cho nên, nhân quả tham 
lam đem lại cho đời người một sự nghèo đói bất hạnh vô cùng, là con người 
chúng ta phải tránh gieo nhân quả trộm cắp, cướp giựt của người khác, do 
không tham lam trộm cướp của người khác thì đời sống của chúng ta sẽ được 


S96 


no cơm âm áo, nêu càng gieo nhân quả tham lam trộm cặp thì đời sông của 
chúng ta sẽ đói khô vô cùng và trong muôn kiêp. 


Kẻ làm ác giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh thì hậu quả sẽ bị tai ương, 
bệnh tật, khô đau, hoạn nạn hoặc bị sự giêt hại của kẻ khác, băng cách này 
hoặc băng cách khác v.v.. 


Hành động thiện thì hưởng được phước báo như: Cơm ăn áo mặc đây đủ, cuộc 
sống øặp nhiều may mắn, trong nhà hòa thuận vui tươi, con cái hiếu hạnh biết 
vâng lời dạy bảo của cha mẹ, còn hành động ác thì thọ khô như: bệnh tật, tai 
nạn, trong nhà thường rầy rà, bất hòa chẳng an, con cái cãi lời cha mẹ, đi chơi 
bỏ học hành, trộm cắp tiền của cha mẹ, thường làm gia đình khổ, người khác 
khô. 


Luật nhân quả rất công bằng và công lý không ai lo lót, hối lộ tiền bạc mà hết 
khô được, dù có quyên thê tiên bạc đên đâu luật nhân quả vân công băng 
không tư vỊ. 


Vì thế, người gieo nhân ác không thê cầu khẩn chư Phật, chư Bồ Tát và Ngọc 
Hoàng Thượng Đề cùng các bậc Thánh Vạn Năng cũng không cứu giúp cho 
mình được. Nên vấn đề cầu an, cầu siêu, cầu xin ban phước lành chẳng bao 
giờ có được, chỉ là một trò lừa bịp lường gạt người khác, chắng có ích lợi gì 
mà còn hao tài tốn của vô lối chăng ích lợi gì cho ai cả. 


Luật Nhân Quả - Hầu hết chúng ta sống một cuộc đời tương đối như những 
con người lành mạnh. Thật vậy, theo lời đức Phật dạy trong các kinh điển có 
được thân người hôm nay là một phước duyên thủ thắng và vô cùng quý báu. 
Đó là kết quả của vô lượng công đức trải qua nhiều kiếp tu hành của chúng ta. 
Mỗi cá nhân đã nỗ lực tỉnh tấn tu hành mới có được cái thân người này. 


Tại sao nó quý báu như vậy? Bởi lẽ thân người giúp chúng ta có nhiều thuận 
duyên tu tập phát triển đời sống đạo đức hầu mưu tìm hạnh phúc cho chúng 
ta và những người khác. Loài vật không có khả năng thực hành đạo đức như 
con người vì chúng đang sống trong cõi vô minh. 


Cho nên chúng ta nên biết quý trọng cái thân người nây và cố găng băng mọi 
cách tinh tấn tu hành để mong được tái sinh làm thân người ở kiếp sau. Mặc 
dù chúng ta luôn mong ước đạt được sự giác ngộ hoàn toàn, chúng ta nên biết 
rằng con đường tu hành đề thành Phật là rất đài mà chúng ta muôn thành tựu 
cần phải trải qua các khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị tu tập. 


S97 


Như chúng ta đã biết để bảo đảm được tái sanh làm người với đầy đủ khả năng 
có thê theo đuổi con đường tu tập, hành giả trước tiên phải áp dụng thực hành 
đạo đức. Điều này, theo giáo lý đức Phật, có nghĩa là con người cần tránh, 
không làm mười điều ác. Sự khổ gây ra do mỗi việc làm ác này, có nhiều mức 
độ khác nhau. Để đưa ra những lý do cho chính bản thân mình cần tránh các 
hành động bất thiện đó, chúng ta phải hiểu rỏ về /uật Nhân Quả. 
(Đức Dạt Lai Lạt Ma) 
-—-0O0o--- 
LaxIty — tình trạng lỏng lẻo, không chặt chẽ 


Lay person — householder = cư sĩ 
Laymen (pasaka): Five laymen of the Buddha - 5 vị cư sĩ của đức Phật 


Anathapindika (Pali: Anathapindika; Sanskrt: Anathapmdada) was a 
wealthy merchant and banker, believed to have been the wealthiest merchant 
1n SavatthI In the time of Gautama Buddha. Born Sudatta, he received the 
nickname Anathapindika, literally "one who gIves alms to the poor”, due to 
hIs repufation of loving to gIve to those 1n need. Anathapindika was the chief 
male lay disciple and the greatest patron of Gautama Buddha. Anathapindika 
1s known as the male lay discIiple of the Buddha who was foremost 1n 
generosIty. His female counterpart was VIsakha. AnathapIndika 1s frequently 
referred to as Anathapindika-setthi (setthi meaning "wealthy person”" or 
"millionalre”), and 1s sometimes referred to as Maha Anathapindika to 
distinguIsh him from Cula Anathapindika, another disciple of the Buddha. 


Hat(haka of Alavi (gIven name Alavaka) was one of the foremost lay male 
discIples of the Buddha, mentioned 1n text along with Citta 1n the 
Buddhavamsa xxvI.19 and considered the foremost In gathering a following 
using the "four bases of sympathy” which he describes as being: 


1) he gIves gIfÍts 

2) he talks with kindly words 

3) he does kindly deeds 

4) he treats people with equality. 


He was the son of a ruler of Alavi. His g1ven name was changed to "Hatthaka" 
after Buddha saved him from being eaten by a Yakkha (or Yaksha) spIrIt 
named Alavaka. His name "Hatthaka” (hattha means "hand”) comes from hIs 
being handed over by the yakha spIrit to Buddha upon his conversion. 


S98 


He was an Anagamin or a non-returner and was born In a heaven called 
"Aviha" where he would attain Arahant sfatus. 


jJivaka, also tiled Jivaka Komarabhacca, was a famous physiclan In 
Anclent India, Including personal physiclan of Indian King Bimbisara and 
Gautama Buddha. He lived in the Magadha capital of RaJagaha during late 
5th century BC In the time of King Bimbisara (and later AJatashatru). He was 
trained and excelled In traditional Indian medicine (e.ø. Ayurveda), due to hIs 
Iintelligence, dilligence, and selfless service. Believed to have been 1nspired 
by the teachings of the Buddha, Jivaka was also well versed In Asana and 
meditation practice. He 1s also considered the father of Siddha-Veda. 


Cit(a (Sanskrit: Ciíra) was one of the chief lay disciples of the Buddha. He 
was a wealthy merchant from Savatthi. His life and character were so pure 
that near his death, had he wished to be a chakravartin, It would've been 
øranted. However, he turned down this wish as 1t was temporal. He became a 
saInt that became a non-returner. 


In an early sutta (SN IV.297-300), Citta 1s asked by Nigantha Nataputta 
(Mahavrra) 1f he believes the Buddha who says that there 1s a concentration 
free from deliberation and thoupht. He Imitially ø1ves an ambiguous answer, 
but then turns out not to believe, but to know these things from his own 
experience obtained while practicing the Jhanas. 


Cunda Kammaraputfa was a smith who gave Gautama Buddha his last meal 
as an offering while he visited hIis mango grove 1n Pava on his way to 
Kusinagara. Shortly after having Cunda's meal, the Buddha suffered from a 
fatal dysentery. 


Before entering the parinirvana, the Buddha told Ananda to visit Cunda and 
tell him that his meal had nothing to do with his getting 1lI, and therefore 
should feel no blame nor remorse; on the contrary, offering the Tathagata hIs 
last meal before passing away was of equal gain as of offering him hs first 
meal before attaining buddhahood, and thus he should feel reJoice. 


Laywomen (pasika) — 5 Laywomen of the Buddha - 5 nữ cư sĩ của đức 
Phật 


Khujju(fara was one of the Buddhas foremost (Pali: agga) female lay 
discIples (Pali: upasika, savaka). 


S99 


According to commenftaries to the Pali canon, KhuJjuttara was a servant to 
one of the queens of King Udena of Kosambi named SamavatI. Since the 
queen was unable to øo listen to the Buddha, she sent KhujJjuttara who went 
Iinstead and became so adept that she was able to memor1ze the teachings and 
teach the queen and her 500 ladies 1n watting. From these discourses of the 
Buddha, KhuJjuttara, Queen Samavati and the queens 500 ladIes In walting 
all obtained the fruit (Pali: phalla) of the first staøe of Enlightenment (”stream- 
enterer," Pali: sotapanna). 


In the Pali canon 1tself, KhuJJuttaras repute 1s mentioned In the SN 17.24, 
entiled “Only Daughter," the Buddha states that faithful female lay disciples 
should urge their beloved daughters 1n the following manner: 


"Dear, you should become like Khuljuttara the lay follower and 
Velukandakiya, Ñandas mother — for this 1s the standard and criterion for my 
female discIples who are lay followers, that 1s KhujJjuttara the lay follower and 
Velukandakiya, Ñanda's mother.”" 


A similar reference 1s made In AN 4.18.6. Additionally, in AN 1.14, verse 
260, the Buddha declares KhuJjuttara to be his "most learned” female lay 
discIple. 


The Khuddaka Nikaya book Itivuttaka, a collection of I12 short discourses, 
1s afttributed to KhuJJuttara's recollection of Buddha's discourses. 


Velukandakiya 1s considered one of the two standard-bearer lay female 
disciples of the Buddha, the other being Khujjuttara. She 1s known as the 
mother of Nanda (not the stepbrother of Buddha with the same name). She Is 
pralsed as the standard bearer lay female discIple in Samyutta ÑIkayal7.24, 
Only daughter. 


"Dear, you should become like Khuljuttara the lay follower and 
Velukandakiya Nanda's mother — for this 1s the standard and criterion for my 
female discIples who are lay followers, that 1s KhuJjuttara the lay follower and 
Velukandakiya, NÑanda's mother. 


Visakha, also referred to as Migaramata, literally "Migara's mother”, was the 
chief female lay disciple of Gautama Buddha. She 1s considered to be the 
female lay disciple of the Buddha who was foremost In øgenerosIty. Her male 
Counterpart was AnathapIndika. 


900 


Visakha was born Into a wealthy family, her father was DhananJaya, and her 
mother was Sumana. She was born In the city of Bhaddiya. She met the 
Buddha at the age of seven, when he was visiting her home town. When the 
Buddha taught her she achieved sotapanna, a staøe of enlightenment. For the 
next fortnight, Visakha's grandfather, Mendaka, Invited the Buddha and his 
monks to eat at his house dally. 


Visakha built a monastery for the Buddha known as "Migaramatupasada" 
(Pali: Migaramata's palace), near Savatthi. After building the monastery, the 
Buddha would alternate between Migaramatupasada and Jetavana, the 
monasftery of his chief male lay disciple, whenever he was staying 1n Savatth1. 


According to Buddhist scriptures, after her death Visakha was reborn 1n 
NimmanaratI, the fifth heavenly realm, as the consort of the deva king of the 
realm. 


Rohini was one of Buddha's chief lay female disciples. She was a cousin of 
Buddha and sIster of Anuruddha. She declined to enter the order of nuns with 
MahaPaJapatIl GotamI. She afttained stream entry and upon death entered 
heaven. 


Sujata first met Siddhartha when Punna went to the tree at dawn and saw a 
man sitting under the great tree, she ran to SuJata told her what she had seen 
at first SuJata thought 1t was the tree god had become human form. She took 
a bowl of milk porridge to the man. 


As they approached the man who was looking like a skeleton they gave him 
homaøge, This was the Shakyamumi the Buddha 1n walting. SuJata was hIs 
weakness and fragility she offered him some miÏlk porridge at first he wouldnˆt 
then he gratefully received the offering and savoured that moment. SŠIx years 
of self-Imposed harsh and extreme ascetIcIsm came fo an end. 


After the Buddha gained Enlightment he revisited the village to speak about 
what he discovered In his Enlightment after the talk SuJata went to the Buddha 
and asked him to accept her as the First Female Lay Disciple which he dd. 
After this she practiced the teaching and observed the precepts and lived in 
happiness and peace she also never forget the monks on the Alms dally 
rounds. 


5 vị cư sĩ của đức Phật 


901 


Cấp Cô Độc 


Cấp Cô Độc là một vị trưởng giả có lòng bác ái vô độ, chuyên giúp những 
người nghèo khổ và cô độc... Trong lần đến thành Xá Vệ ông ghé thăm người 
anh rể cũng là một thương gia giàu có đang bận rộn lo buổi trai tăng cho đức 
Phật cùng tăng đoàn ngày hôm sau! Nghe nói đến đức Phật, tôn giả vô cùng 
phân khởi, nôn nao không ngủ được! Sáng sớm tinh sương, tôn giả đi đến nơi 
cư ngụ của đức Phật. Trong làn sương sớm mai, khi đang kinh hành, đức Phật 
đã gọi đích danh tôn giả mặc dù cả đức Phật lẫn Cấp Cô Độc chưa từng gặp 
nhau. Tôn giả quy phục đảnh lễ và được đức Phật giảng sơ ngộ về giáo lý thì 
tôn giả chứng ngộ ngay sau đó. 


Cũng trong dịp này tôn giả Cấp Cô Độc đề nghị với đức Thể Tôn là sẽ xây 
tịnh xá đê chư tôn lưu trú trong mùa an cư và được Ngài châp thuận với điêu 
kiện phải là nơi thành tịnh. 


Sau khi trở về, tôn giả cô tìm một nơi thích ứng, nhưng không tìm được, chỉ 
có vườn của thái tử Kỳ đà (Jeta) là khu yên tĩnh, những thái tử không chịu 
bán. Hỏi năm lần bảy lượt đều bị khước từ, cuối cùng thái tử Kỳ Đà bèn ra giá 
thật cao cố ý làm nản chí ông Cấp Cô Độc, nhưng ông đồng ý trải vàng đến 
đâu mua đến đó...Ngoài ra thái tử Kỳ Đà vì khích động bởi bố thí của Cấp Cô 
Độc đã tặng luôn vườn cây đẹp đẻ của mình và xây tường chung quanh Kỳ 
Viên tịnh xá... 


Hatthaka Alavi 


Theo Đức Phật, nếu là cư sĩ thì cần phấn đấu đề trở thành bậc thức giả, trưởng 
giả tức vừa có tri thức, thành đạt trong cuộc sống lại vừa có tâm giúp đỡ cộng 
đồng, xây dựng xã hội và đất nước ngày càng giàu mạnh như trưởng giả Chất- 
đa có trí tuệ bậc nhất, đồng tử Tượng (Hatthaka người Alavi) là bậc nhất về 
hạnh tứ nhiếp (bồ thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự). Nếu phát tâm xuất gia thì 
phải phân đấu đề trở thành các bậc thánh hiền Tăng, phát huy trí tuệ và từ bi 
để hoằng dương Phật pháp, lợi ích chúng sinh như các Tôn giả Xá-lợi-phắt, 
Mục-kiền-liên thượng thủ đệ nhất về trí tuệ và thần thông. 


Jiyaka - Thần Y JTvaka Komarabhacca 


Yên tâm vì đại chúng bây giờ đã có hai vị đại đệ tử và các trưởng lão chăm 
sóc, hướng dân, đức Phật thường ôm bát ngoạn du đây đó. Nơi ngài thường 
đền ở trọn ngày là núi Linh Thứu hoặc các hang động sườn núi phía nam thành 


902 


phố! Thường thì đức Phật hay đi một mình, tối, ngài dùng thần thông trở lại 
Trúc Lâm. Đôi khi mưa gió suốt mấy ngày, ngải cứ ở mãi trong các hang 
động, nhất là động Lợn Rừng, an hưởng định Diệt thọ tưởng. Có những ngày 
mát mẻ, chư tỳ-khưu các nơi tìm đến để nghe những pháp thoại ngăn gọn, đôi 
khi là cả một thời pháp dài! 


Trên đường đi và về, lên hoặc xuống núi Linh Thứu, đức Phật thường nghỉ 
chân tại vườn xoài mát mẻ và xanh tươi ở bên vệ đường. Đấy là vườn xoài 
của vị lương y Jivaka Komarabhacca nỗi tiếng của kinh thành Rajagaha. 

Đức Phật cố ý đợi chờ nhân duyên chín muồi để gặp gỡ một người, một nhân 
vật đặc biệt quan trọng. Đấy là đại danh y, là thần y Jivaka Komarabhacca. 
Vả chăng, tăng chúng càng ngày càng đông, nhiều bệnh tật sẽ phát sanh, nếu 
không có một lương y giỏi thì sẽ trở ngại vô cùng cho sự tu học của họ. 


Ci(ta 


Citta là một trong số đại cư sĩ của Phật. Ông là một nhà buôn giàu có ở 
Savatthi. Cuộc sông và phẩm giá của ông trong sạch đến nỗi lúc lâm chung, 
ông mong muốn mình là một minh Vương giúp mọi người sống trong an vui 
hạnh phúc, điều này đã được hội ứng. Tuy nhiên ông từ chối ý nguyện này chỉ 
vì có tính cách tạm thời, thay vì trở thành vị thánh và ông không trở lại trần 
thê nữa! 


Cunda 


Thuần Đà - Cunda (skt): Cunda or Chunda (skt——Còn gọi là Chu Na, Chuẩn 
Đa, một người thợ rèn trong thành Câu Thị Na, người đã cúng dường bữa cơm 
cuối cùng cho Đức Phật. Theo Đức Phật thì những ai cúng dường Đức Phật 
bữa cơm đầu tiên ngay trước khi Ngài thành đạo, hay bữa cơm sau cùng trước 
khi Ngài nhập Niết Bàn, sẽ được vô lượng công đức. 


5 nữ cư sĩ của đức Phật 
Khujjuttara 


Khujjuttara là một nữ cư sĩ đắc lực nhất của đức Phật. Nàng là người hầu cho 
một trong số các hoàng hậu của vua Udena, xứ Kosali, tên là Samavati. Vì 
bận rộn hoàng hậu không thê đi nghe Phật thuyết pháp, bà bèn gọi KhuIj Juttara 
đi nghe và trở nên người tỉnh thông đến nỗi nàng có thê nhớ lời thuyết giảng 
của đức Phật và kê lại cho hoàng hậu cũng 500 cung nữ đang chờ đợi trong 


903 


hoàng cung. Từ những bài giảng của đức Phật KhuJjuttara và hoàng hậu 
Samavati và 500 cung nữ thâu lượm được kêt quả mỹ mãn là đạt được giác 
ngộ sơ khởi. 


Đức Phật phát biểu chân thật rằng các Ni cư sĩ có lòng tin nên khuyến khích 
con gái của mình noI theo gương của ba KhuJjuttara... 


Velukandakiya 


Velukandakiya là một trong hai Ni cư sĩ tiêu biểu của đức Phật, Ni cư sĩ kia 
là Khujjuttara. Bà được biết là mẹ của Nanda (xin đừng nhằm lẫn với Nanda 
là em họ của đức Thế tôn). Bà được sự khen ngợi là Ni cư sĩ tiêu chuẩn như 
trong kinh Samyutta Nikaya nói về đứa con gái duy nhất: "Quý Ni cư sĩ, quý 
vị nên trở thành Ni cư sĩ tiêu biêu như bà Khujjuttara và bà Velukandakiya..." 


Visakha 


Ngôi tự viện nằm phía Đông thành Savatthi là do bà Visakha, vị nữ thí chủ 
nhiệt thành của Đức Phật, dâng cúng. 


Bà được Đức Phật ngợi khen là đứng hàng đầu các bà tín nữ. Những lời dạy 
bảo của ông cha bà cho thấy rằng vào thời bấy Đ1Ờ người ta đối xử rất nghiêm 
khắc đối với hàng phụ nữ. Mặc dầu thái độ gắt gao đối với nữ giới và mặc dầu 
cuộc sông của người phụ nữ có rất nhiều giới hạn, nhờ đức tin đũng mãnh nơi 
Giáo Huấn của Đức Phật, bà Visakha đã có khả năng vượt lên trên những giới 
hạn ây. 


Rohini 


Rohim là một trong số Ni cư sĩ đệ tử của đức Phật, bà là em họ của đức Phật 
và là em gái của tôn giả Anuruddha. Bà bị khước từ gia nhập NI tăng đoàn 
của bà Kiều Đảm Di. Nhưng sau đó nhờ sự can thiệp của tôn giả Ananda bà 
được chấp thuận và trở thành Ni cư sĩ của đức Phật. Bà giác ngộ chứng quả 
sơ khởi và ngay sau khi nhập diệt bà được lên cõi trời... 


Sujata 


Sujata (skt & pali) - Người con gái của một điền chủ trong vùng Senani gần 
thị trần Ưu Lâu Tần Loa trong thời Đức Phật còn tại thế, nay là làng Urel cách 
thị trấn Gaya 6 dậm trong quận Gaya thuộc tiểu bang Bihar trong vùng đông 


904 


bắc Ấn Độ. Nàng Tu Già Đa phát tâm hứa sẽ dâng cúng cho vị thần cây đa 
cạnh nhà một bữa ăn cháo sữa nếu như nàng sanh được con trai. Lòng mong 
ước của nàng được mãn nguyện sau khi nàng hạ sanh một cháu trai. Nàng sai 
người hầu gái sửa soạn nơi cho cô đến lễ bái tạ ơn. Khi ra đến nơi, người hầu 
gái thấy thái tử Sĩ Đạt Đa ngồi dưới gốc cây đa, tưởng Ngài là vị thần cây hiện 
ra đề thọ nhận lễ vật, bèn chạy về thông báo cho Tu Già Đa. Tu Già Đa rất vui 
mừng, mang thức ăn đựng trong bát vàng đến cúng dường cho Ngài. Đây là 
bữa ăn duy nhất của Đức Phật trước khi Ngài chứng đạo giác ngộ sau 49 ngày 
ngồi thiền định dưới cội cây Bồ Đề tại làng Bồ Đề Đạo Tràng (Phật Đà Ca 
Da) trong tiêu bang Bihar, miền đông bắc Ấn Độ. 
-—-0O0--- 


Lecherous — phóng đảng, dâm đảng 

Lector — reader of the lessons 1n church servIce 
Ledge — rìa tường, rìa cửa 

Leery — ranh mãnh, láu cá 

Lenient — nhân hậu, khoan dung 

Leper - người bệnh phong 

Lethal — làm chết người, gây chết người 


Lethargy — the state of sleepiness. This sleep like state 1s the reason we do 
not remember our spiritual identitles = trạng thái hôn mê 


Lethe — (in Greek mythology: the river of forgetfulness) The word lethe has 
the same root as lethargy meaning a state of sleepiness = sông mê 


Lethe - the river of forgetfulness, was one of the five rivers of the Greek 
underworld, the other four being Styx (the river of hate), Akheron (the river 
Of sorrow), Kokytos (the river of lamentation) and Phlegethon (the rIver of 
fire). According to StatIus, 1t bordered Elysium, the final resting place of the 
virtuous. Ovid wrote that the river flowed through the cave of Hypnos, øod of 
sleep, where 1s murmuring would induce drowsiness. 


*Plato wrote qbout reincarnation sorme 2400 years ago and said that 


905 


souls must travel over lethe, the River 0ƒ Forgeffllness, whose 
wafer produce q Ïoss 0ƒ nernory ƒrorm our frue nature. ” 


Levitate — rIse and float 1n the aIr = bay lên không trung 
Levity — tính coi nhẹ, khinh suất 
Lewd - lust, sexual desire = dâm 
Libation - rải rượu cúng, lễ rượu 


Licchavi (Tộc Ly-xa-tỳ) - Licchavi (also Lichchhavi, Lichavi) was an 
anclent kingdom 1n Nepal, which exIsted 1n the Kathmandu Valley from 
approximately 400 to 750 CE. Centuries earlier, at the start of the Buddhist 
era a powerful republic known as Licchavi existed In what 1s today 
Kathmandu. There 1s no conclusive evidence of any ethnic or historic links 
between the two states. The language of LicchavI 1nscrIptions 1s Sanskrit, and 
the particular script used 1s closely related to official Gupta scrIpfs, suøøesting 
that the other maJor kingdoms of the Classical Period to the south were a 
sigmficant cultural Iinfluence. 


Licchavi (clan) 


The Licchavis were the most famous clan amonøst the ruling confederate 
clans of the VaJji MahaJanapada of ancIent India. VaIshali (a city in modern- 
day northern Bihar) the capital and homeland of the LicchavIs, was the capital 
of the VajJji mahaJanapada also. It was later occupled by AJatashatru, who 
annexed the VaJJi territory 1nto his kingdom. 


Kautilya In his Arthasastra, descrIbes the LicchavIs as a tribal confederation 
(gana sangha), whose leader uses the title of raJa (raJasabdopajivinah). A 
Buddhist text, the Mahaparinibbana Suttanta refers them as Kshatriyas and 
one of the claimants of the relics of Buddha. They have claimed Kshatriya 
sfatus themselves. According to the Digha Nikaya, the LicchavIs were of the 
Vasistha gotra. Buhler assumes that, in the ManusmritI, the Licchavis are 
placed In the category of the Vratya KshatrIyas. 


Buddhaghosa In his ParamatthaJotika, traced the origin of the LicchavIs to 
Benaras. The date of the establishment of the LicchavIi domination over the 
area consisting of present-day north Bihar and Terai region of Nepal 1s not 


906 


known. By the time of Mahavira and Gautama Buddha this clan was already 
well settled In the area around therr capital Vaisali. Buddhist tradition has 
preserved the names of a number of eminent Licchavis, which Include prince 
Abhyaya, Otthaddha (Mahali), generals, Siha and Ajita, Dummukha and 
Sunakkhata. The Kalpasutra of Bhadravahu refers to the nine Licchavi 
ganarajJas (chieftains) who along with the nine Malla ganarajas and the 
eIphteen Kasi-Kosala ganaraJas formed a league against Magadha. The leader 
of this alliance was Chetaka, whose sister Trishala was the mother of 
Mahavrra... 


Dòng tộc Li-thiếp-f - Licchavi 


Một đoạn lịch sử nói về cuộc châu du của Đức Phật tại xứ Licchavi, nhưng 
không ghi rỏ vào thời kỳ nào. Xứ Licchavi ở vào hướng Bắc xứ Magadha, 
thuộc quyền cai trị của nhiều vị Tiêu vương; kinh đô là thành Vesali (Tỳ Da 
Ly), nằm trên tả ngạn sông Găng (bên hữu ngạn là thành Pataliputta, kinh đô 
mới của xứ Magadha), rất giàu có thạnh mậu. Nơi đây hiện giờ còn nhiều di 
tích của Đức Phật, nhất là thạch trụ của vua A Dục. 


Tỳ Xá Ly (Vesali) là thủ đô của bộ tộc Licchavyi, nước cộng hoà đầu tiên trên 
thế giới, nơi mà có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại liên quan đến Phật giáo. 

Chính nơi đây, là điểm dừng chân lần cuối của đức Phật đề thuyết pháp và 
chúc phúc cho toàn dân thành Vesali, vì Ngài thừa biết rằng mình không bao 
giờ trở lại nơi này thêm một lần nào nữa. Khi rời Tỳ Xá Ly, đức Phật đã ngoái 
đầu nhìn lại và tán thán: “Ôi xinh đẹp thay thành phố Tỳ Xá Ly! Ôi xinh đẹp 
thay những điện thờ và những khu lâm viên của Tỳ Xá Ly.” Thành phố Tỳ Xá 
Ly còn là quê hương của Ngài Duy Ma Cật, một vị cư sĩ Bồ Tát nôi tiếng mà 
đức Phật đã đề cập như một nhân vật giác ngộ chính trong Kinh Duy Ma Cật*. 
Thành phố này còn là nơi nhận một phần tám xá lợi của đức Phật ngay sau lễ 
Trà Tỳ của Ngài. Những năm trước khi nhập diệt, đức Phật thường hay lưu 
trú tại thành Tỳ Xá Ly này. 


The Vimalakirti Sutra - By Barbara O"Brien 
The Vimalakirti Nirdesa Sutra, also called the Vimalakirti Sutra, probably was 
written nearly 2,000 years ago. Yet 1t retains 1fs freshness and humor as well 


as 1ts wIsdom. Modern readers especially appreciate 1ts lesson on the equality 
of women and the enlightenment of laypeople. 


907 


Like most Mahayana Buddhist Sutras, the origins of the text are not known. 
It 1s generally believed that the original was a Sanskrit text dating to about the 
Ist century CE. The oldest version that survives to the present day 1s the 
translation Iinto Chinese made by Kumaraljiva In 406 CE. Another Chinese 
translation, considered to be more accurate, was completed by Hsuan Tsang 
in the 7th century. The now-lost Sanskrit original also was translated Into 
Tibetan, most authoritatively by Chos-nyid-tshul-khrims In the 9th century. 


The Vimalakrrti Sutra contains more subtle wIsdom than can be presenfed In 
a short essay, but here 1s a brief overview of the sutra. 


Vịimalakirti's Story 


In this allegorical work, Vimalakirti 1s a layman who debates a host of 
disciples and bodhisattvas and demonstrates his deep enliphtenment and 
understanding. 


Only the Buddha himself 1s his equal. So, the first point made In the sufra 1s 
that enlightenment does not depend on ordination. 


Vừmnalakirfi is a Licchavi, one oŸ the ruling clans of ancient India, and he 1s 
held In hiph esteem by all. The second chapter of the sutra explains that 
Vịimalakirti feigns 1llness (or takes 1llness Into himself) so that many people, 
from the king to the commoners, would come to see him. He preaches the 
dharma to those who come, and many of his vIsitors realizes enlightenmernt. 


In the next chapters, we find the Buddha telling his discIples, as well as 
transcendent bodhisattvas and dettles, to øo see Vimalakirti also. But they are 
reluctant to øo and make excuses, because 1n the past they had all been 
intimidated by VimalakirtI's superior understanding. 


Even ManJusri, bodhisattva of wisdom, feels humbled by Vimalakirti. But he 
aprees fo øo vIsit the layman. Then a great host of disciples, buddhas, 
bodhisattvas, øods and goddesses decide to go along to wlItness, because a 
conversatlon between Vimalakrri and ManJusri would be Incalculably 
1lluminating. 


In the narrative that follows, Vimalakirtis sick room expands to take 1n the 
countless beings who had come to see him, 1ndicating they had entered the 
boundless realm of inconceivable liberation. Althoupgh they hadn't intended to 


908 


speak, Vimalakrrti draws the Buddhas disciples and other visifors Into a 
đialogue in which Vimalakirti challenges their understanding and g1ves them 
1nstrucfion. 


Meanwhile, the Buddha 1s teaching In a garden. The garden expands, and the 
layman Vimalakirti appears with his host of vIsitors. The Buddha adds his 
own words of Instruction. The sutra concludes with a vision of the Buddha 
Akshobhya and the Universe Abhirati and an epilogue that Includes a version 
of the Four Reliances. 


The Dharma-Door of Nonduality 


If you had to summar1ze the main teaching of the Vimalakrrti in one word, 
that word might be “nonduality." Nonduality 1s a deep teaching especially 
1mportant to Mahayana Buddhism. At 1ts most basic, 1t refers to perception 
wIthout reference to subJect and obJect, self and other. 


Chapter 9 of the Vimalakrrti, "The Dharma-Door of Nonduality," 1s possIbly 
the best known section of the sutra. In this chapter, Vimalakirti challenges a 
øroup of transcendent bodhisattvas to explain how to enter the dharma-door. 
One after another, they gIve examples of dualism and nondualism. For 
example (from page 74, Robert Thurman translation): 


The bodhisattva Parigudha declared, "'Self' and 'selflessness' are dualistic. 
Since the exIstence of self cannot be perceived, what 1s there to be made 
'selfless') Thus, the nondualism of the vision of the1r nature 1s the entrance 
Iinto nonduality." 


The bodhisattvva Vidyuddeva declared, "Knowledge' and 1gnorance' are 
dualistic. The natures of1gnorance and knowledse are the same, for Iønorance 
1s undefined, incalculable, and beyond the sphere of thought. The realization 
Of this 1s the entrance Iinto nonduality." 


One after another, the bodhisattvas seek to outdo one another 1n theIr 
understanding of nonduality. ManJusr1 declares that all have spoken well, but 
even their examples of nonduality remain dualistic. Then ManJusrI asks 
Vimalakirti to offer his teaching on the entrance Iinto nondualIty. 


909 


SarIputra remains silent, and ManJusrI says, "Excellent! Excellent, noble sir! 
Thịs 1s indeed the entrance 1nto the nonduality of the bodhisattvas. Here there 
1s no use for syllables, sounds, and Ideas. " 


The Goddess 


In a particularly Intriguing passage 1n Chapter 7, the discIple Sariputra asks 
an enliph(ened goddess why she does not transform out of her female state. 
Thịs may be a reference to a common belief that women must transform to 
become men before they enter Nirvana. 


The goddess responds that "female state” has no Inherent existence. Then she 
magically causes SarIputra to assume her body, while she assumes hIs. Its a 
scene similar to the gender transformation In Virginia Woolf's feminist novel 
Orlando, but written almost two millennia earlier. 


The goddess challenges SarIputra to transform from his female body, and 
SarIputra answers there 1s nothing to transform. The goddess responds, "With 
this In mind, the Buddha said, 'In all things, there 1s neither male nor female. ” 


*Duy-ma-cật sở thuyết kinh (SKT. vimalakirtinirdesa) là một tác phẩm 
quan trọng của Phật giáo Đại thừa, có ảnh hưởng rất lớn đến nền Phật giáo tại 
Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản. Kinh xuất hiện khoảng thế kỷ thứ 2 sau 
Công nguyên, mang tên của Duy-ma-cật (SKT. vimalakirti), một cư sĩ giàu 
có, sông cuộc đời thế tục nhưng vẫn đi trên con đường Bồ Tát. Nhờ kinh này 
mà người ta có thê xem cư sĩ và tăng sĩ có một mục đích như nhau trên đường 
tiến đến giác ngộ. 


Tóm tắt nội dung 12 chương bản tiếng Phạn: 
Chương ÏI 


Sự kiện xảy ra tại rừng Am-la-vệ (SKT. amrapalivana), nơi Phật Thích-ca 
Mâu-ni thuyết pháp cho Pháp hội với rất nhiều Thanh Văn, Bồ Tát và chư 
thiên tham dự. Một đồng tử với tên Bảo Tích (SKT. ratnakara) cùng với 500 
đồng tử thuộc dòng tộc L¡-/7ếp-rì (SKT. Liechavi) đến dự pháp hội, tán thán 
Phật qua một bải kệ khá dài được ghi lại dưới dạng tiếng Phạn lai (hybrid 
SanskrIt). Sau đó, Phật giải thích thế nào là sự thanh tịnh của Phật độ và sự 
thanh tịnh tâm của một vị Bồ Tát. Cuối cùng, Phật xua tan hoài nghi của Xá- 
lợi-phất và những vị khác, nói lý do vì sao thế giới này không thanh tịnh mặc 


910 


dù Phật xuất hiện, và sau đó, ngài thi triển thần thông đề pháp hội có thể chứng 
kiên được điêu này. 


Chương 


Cảnh tượng được chuyên đến nhà một vị cư sĩ với tên Duy-ma-cật. Cư sĩ 
không rời nhà được vì thụ bệnh. Những nhân vật quan trọng trong thành phố 
Quảng Nghiêm đều đến thăm ô ông và nhân dịp này, ông ta trình bày cho họ 
những khuyết điểm của thân thể, đặc điểm của thân Phật và vì sao ta nên gắng 
sức tu tập để đạt được thân Phật. 


Chương III (II & IV) 


Duy-ma-cật suy tư tại sao Phật không gửi ai đến hỏi bệnh an ủi. Phật Thích- 
ca, lúc này vẫn còn trú tại rừng Am-la-vệ, biết ý của ông, lần lượt yêu cầu 10 
đại đệ tử: Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha-ca-diếp, Tu-bồ-đề, Phú- 
lâu-na, Ca-chiên-diên, A-na-luật, Ưu-ba-li, La-hầu-la và A-nan-đà đến thăm 
và hỏi bệnh Duy-ma-cật. Tuy nhiên, tất cả những vị này đều từ chối đi thăm 
với lý do là đã bàn luận với ông và hồ thẹn vì không đủ khả năng đối đầu tài 
biện luận của vị cư sĩ này. Và cũng như vậy, bốn vị Bồ Tát Di-lặc (SKT. 
maitreya), Quang Nghiêm (SKT. prabhavyuha), Trì Thế (SKT. jagatindhara) 
và Tô-đạt-đa (SKT. sudatta) đều khước từ đi thăm. 


Chương này được ba bản Hán phân làm hai chương, tức là III và IV với phần 
thứ nhất miêu tả hoàn cảnh của mười đại đệ tử hàng Thanh Văn và phần hai 
bao gồm cuộc nói chuyện với bốn vị Bồ Tát. 


Chương IV (V) 


Cuối cùng, Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi chấp nhận yêu cầu của Phật. Khung cảnh 
được chuyền về nhà của cư sĩ Duy-ma-cật, một căn phòng nhỏ bé nhưng có 
thê dung nạp vô số người việng thăm. Nơi đây, cuộc đàm thoại giữa Văn-thù- 
sư-lợi và Duy-ma-cật bắt đầu. Rất nhiều Bồ Tát, thiên, nhân và vô số chúng 
sinh khác đến nghe cuộc đàm thoại vô song giữa hai người được tán thán là 
trí huệ đệ nhất. Các đề tài được đàm luận ở đây là tính không (SKT. sunyata), 
một cái nhìn phân tích sâu sắc về bệnh tình của Duy-ma-cật và lĩnh vực hoạt 
động (SKT. gocara) của một Bồ Tát. 


Chương V (VI) 


911 


Xá-lợi-phất suy nghĩ là pháp hội lớn như thế làm sao có chỗ ngồi trong căn 
phòng nhỏ. Duy-ma-cật biết ý khuyên tôn giả Xá-lợi-phất không nên tìm chỗ 
ngồi mà phát tâm cầu pháp, và sau đó ông ta giải thích ý nghĩa của việc cầu 
pháp này. Pháp hội ngồi trên những toà sư tử to lớn, được Như Lai Tu-di Đăng 
Vương (SKT. merupradiparaJa) ở cõi Tu-di tướng (SKT. merudhvaJa) gửi 
đến. Sau đó, Duy-ma-cật diễn giảng sự giải thoát bất khả tư nghị (SKT. 
acintyavimoksa) cho các vị Như Lai và Bồ Tát. 


Chương VI (VI) 


Cuộc luận đàm giữa Văn-thù-sư-lợi và Duy-ma-cật được tiếp nối và lần này, 
những điểm quan trọng dành cho một Bồ Tát được đề cập đến. Ví dụ như 
Duy-ma-cật giải một trường hợp nghịch lý là Bồ Tát một mặt xem chúng sinh 
không thật hiện hữu, nhưng mặt khác vẫn phát triển lòng đại bi (SKT. 
mahamaitri) đành cho chúng sinh. Sau đó, một thiên nữ (SKT. devata) xuất 
hiện và bắt đầu một luận đàm nghịch lý với Xá-lợi-phất với nội dung nhắn 
mạnh bản chất ưu việt của Đại thừa. Sau khi giảng tám điều huyền diệu nơi 
nhà Duy-ma-cật, thiên nữ thi triển thần thông, hoán chuyền hình tướng giữa 
chính mình với Xá-lợi-phất đề làm tôn giả tin vào tính phi nam phi nữ của các 
pháp. Cuối cùng, Duy-ma-cật cho biết thiên nữ này trước đây đã phụng sự 
nhiều vị Phật nên giờ đây đạt được những năng lực siêu nhiêu, thi triển thần 
thông một cách ung dung tự tại (SKT. abhiJnaJnanavikridita). 


Chương VHI (VHI) 


Cuộc đàm luận giữa Văn-thù-sư-lợi và Duy-ma-cật được tiếp nối và bây giờ, 
Duy-ma-cật giảng thế nảo là theo Phật đạo mặc dù không trực tiếp đi trên 
đường nảy, cũng như giảng thế nào là chủng tính Như Lai. Thêm vào đó, ông 
còn dùng bài kệ được ghi lại bằng tiếng Phạn lai (hybrid Sanskrit) để ứng đáp 
vị Bồ Tát tên Hiện Nhất Thiết Sắc Thân (SKT. sarvarupasamdarsana). 


Chương VIII (IX) 
Theo lời yêu cầu của Duy-ma-cật, ba mươi mốt vị Bồ Tát trình bảy quan điểm 
của mình vê pháp môn bât nhị. Khi Văn-thù-sư-lợi trình bày quan điêm của 


mình và yêu cầu Duy-ma-cật trình bày kiến giải, ông ta chỉ lặng thinh. 


Chương IX (X) 


g1 


Xá-lợi- phất nghĩ đến giờ ăn và thức ăn cho các vị trong hội. Duy-ma-cật biết 
ý, hiện thần thông cho đại chúng thấy cảnh âm thực ở Phật độ Nhất Thiết Diệu 
Hương (SKT. sarvagandhasugandha) của Phật Tối Thượng Hương Đài (SKT. 
gandhottamakuta). Duy-ma-cật dùng thần lực tạo một vị Bồ Tát uy nghiêm, 
bảo vị này đến Phật độ kia khất thực. Vị Bồ Tát này trở về bát khất thực đầy 
thức ăn và được 90.000 Bồ Tát hộ tòng. Duy-ma-cật trao đôi ý kiến với các vị 
Bồ Tát từ cõi Nhất Thiết Diệu Hương về cách dạy của Phật Tối Thượng 
Hương Đài và của Phật Thích-ca Mâu-m1. 


Chương X (XI) 


Sự việc lại chuyên đến khu rừng Am-la-vệ tại thành Quảng Nghiêm. Toàn 
pháp hội tại nhà Duy-ma-cật được chuyên đến rừng Am-la-vệ, ngay trước mặt 
Phật Thích-ca. Sau khi hỏi Duy-ma-cật, A-nan-đà bạch Phật rằng thức ăn tại 
nhà Duy-ma-cật có cùng hiệu quả như hiệu quả của Phật (SKT. buddakrtya). 
Phật Thích-ca đồng ý và thuyết một bài pháp tên Ngộ nhập nhất thiết Phật 
pháp pháp môn (SKT. sarvabuddhadharmapravesa), giải thích những điểm 
sau: những điểm dị biệt và giông nhau của Phật độ, tính bình đẳng và bất khả 
tư nghị của Phật, tính chất siêu việt của các vị Bồ Tát so với hàng Thanh Văn. 
Thể theo yêu cầu của các vị Bồ Tát từ Phật độ Nhất Thiết Diệu Hương (SKT. 
sarvagandhasugandha), Phật Thích-ca giảng thêm pháp môn Tận vô tận vô 
ngại giải thoát pháp môn (SKT. ksayaksayo nama vimoksah). Các vị Bồ Tát 
nghe bài thuyết pháp (SKT. dharmaparyaya) xong hoan hỉ trở về Phật độ của 
họ. 


Chương XI (XI) 


Được Phật hỏi quán Như Lai như thế nào, Duy-ma-cật trình bày cách quán 
Như Lai, tức là quán thân Như Lai như thê không hiện hữu. Xá-lợi-phất trao 
đổi vài lời với Duy-ma-cật và sau đó, Phật cho Xá-lợi-phất biết răng Duy-ma- 
cật đến từ cõi Diệu Hi (SKT. abhirati) của Phật Bất Động (SKT. aksobhya). 
Biết pháp hội muốn chứng kiến cõi Diệu Hi, Phật Thích-ca yêu cầu Duy-ma- 
cật chỉ cho họ. Duy-ma-cật liền dùng thần thông nắm lẫy cõi Diệu Hi bằng 
bàn tay mặt mang đến cho pháp hội xem. Sau khi thụ ký là những người trong 
pháp hội sẽ tái sinh tại Phật độ Diệu Hỉ này, Duy-ma-cật mang Phật độ Diệu 
Hỉ đưa về chỗ cũ. Sau đó, Phật Thích-ca nhắn mạnh đến công đức đạt được 
khi bảo trì bài kinh (SKTT. dharmaparyaya) này. 


Chương XII (XIH & XIV) 


913 


Đề Thích thiên (SKT. sakra) hứa sẽ bảo hộ kinh và những ai thụ trì đọc tụng 
kinh này. Phật tán thán và kề lại mâu truyện của Chuyên luân thánh vương tên 
Bảo Cái (SKT. ratnacchattra) và các người con trai của ông, nói về việc cúng 
dường pháp (SKT. dharmapuJa). Sau đó, Phật phó chúc pháp vô thượng chính 
đăng chính giác cho Bồ Tát Di-lặc và cuối cùng, A-nan-đà được Phật yêu cầu 
thụ trì và truyền bá kinh này rộng rãi. 
(Bách khoa toàn thư) 
-—-0O0o--- 


Ligature — dây buộc, mối ràng buộc 

Lmbo — lãng quên, bỏ quên; điệu vũ 

Linchpin — đỉnh chốt cuả trục xe 

Lineage — dòng dỏi, nòi giỗng 

Linger - chần chừ, kéo dài 

Lingo - tiếng lóng, tiếng lạ khó hiểu 

Lipikas (SanskrIt) — Celestial recorders or scrIbes, has been used In reference 
to the Lord of Karma and are responsIble for recording 
and managing the book of life for humanIty. 

Lipikas - Celestial beings who are the recorders of karmic actIions, hence often 

called the “Lords of Karma.” The word comes from the Sanskrit root lip 

meaning “wrife, anoInt, smear, efC.” 


The Secret Doctrine describes them thus: 


Mystically, these Divine BeiIngs are connected with Karma, the Law of 
Retribution, for they are the Recorders or Analysts who 1Impress on the 
1nvIsible tablets of the Astral Light “the great pIcture-gallery of eternity” - 
faithful record of every act, and even thought, of man, of all that was, 1S, Or 
ever wIll be, in the phenomenal Universe. As said in “Isis,” this divine and 
unseen canvas 1s the BOOK OE LIFE - The Lipika - proJect Iinto obJectIvIty 
from the passive Universal Mind the ideal plan of the universe, upon which 
the “Builders” reconstruct the Kosmos after every Pralaya... 


914 


Thus the LipIkas are spoken ofas SpIrIts of the universe, whereas the so-called 
“Builders” are Planetary SpIrits. They are divided 1nfo three chief groups and 
each has seven sub-øroups. 


They are 1dentical to the four Recording Angels of the Kabbalah and Chitra- 
Gupfa in Hinduism, and the four “Immortals” in Atharva Veda who are 
guardians of the four quarters. In the New Testament, they are 1dentilied with 
the “Book of Life” in Revelation. This recording process of the LipIkas must 
not be understood to be Judgmental In any sense, but more as photographic 
records of all actions. 


The Secret Doctrine states that the Lipikas also separate the plane of pure 
spirit and matter by placing an Impassable barrier between the personal ego 
and the impersonal Self. This 1s the circle of the “Ring Pass-Not” which 
cannot be crossed by human beInss until the end of the manvantara or on the 
day “Be-With-Us,” unless they have qualifed themselves to “return into theIr 
primal Element”. 

l -—0Oo--- 

CÁC ĐẦ“NG CHĂM NOM LUẬT NHƠN QUÁ, 
SỰ CHẢM DỨT NHƠN QUÁ 


Các Đắng chăm nom luật Nhơn quả là các Lipikas và Maharajas. 

Lipikas 

Các Ngài ghi chép tất cả, biết rõ nhân và quả của mỗi người. Các Ngài giữ 
cho môi người một hồ sơ, một trương mục. Chính các Ngài quyết định đời 
sông của chúng ta. 


Maharajas 


Các Ngài thi hành mạng lịnh của các Đắng Lipikas. Các Ngài chọn cha mẹ 
thích hợp và điêu chỉnh nghiệp quả tùy hành động của môi người. 


Các Ngài chủ trị bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Trong quyền Giáo lý bí truyền, 
các Ngài được tả như các bâu tròn có cánh và những bánh xe phun lửa. 


Chấm dứt nghiệp quả 


915 


Làm sao chấm dứt nghiệp quả vì hằng ngày chúng ta vừa trả quả cũ vừa tạo 
quả mới? Anh A hại anh B, anh B trở lại hại anh A và liên tiếp mãi như thế 
thì làm sao cắt đứt sợi dây nhân quả? Nó có thể cắt đứt nhờ sự hiểu biết, nhờ 
tình thương. Nếu B hiểu biết và nhơn từ, y sẽ không trả thù. Nghiệp quả được 
chấm dứt không phải bằng sự oán ghét mà bằng khoan dung và tình thương. 


Nên trả quả như thê nào? 


Chúng ta „c chấp nhận các hạn chế về thông minh, sức khỏe, ký ức, hạnh 
kiểm v.v. .. mà ta đã tạo ra. Kế đó, ta cố gắng hủy diệt nó. Bằng cách nào? 


Hằng ngày, ta phải suy gẫm lý tưởng của chúng ta và sống một ngày một thanh 
cao. Nhờ vậy, chúng ta tạo những động lực mới để thay đổi các động lực cũ 
nghĩa là thay đổi các nghiệp quả và cải thiện số mệnh của chúng ta. Ví dụ, ta 
nhận thấy ta ích kỷ. Ta hãy suy gẫm hạnh vị tha và nhờ đó, tánh ích kỷ tai hại 
sẽ tiêu dần. Thế là nghiệp quả được cải thiện. 


Chiến đấu với dục vọng 


Vào lúc linh hồn còn non đại, dục vọng cần cho sự tiến hóa; nhưng về sau, y 
phải loại trừ chúng nó. Ví dụ, nếu chúng ta ham ăn, chúng ta phải ghi nhận 
các tai hại của sự ăn uống vô độ như phát phì, đau gan, đau bao tử v. v... để 
tạo cho ta sự chán ghét. Sự chán ghét nầy sẽ diệt trừ tánh ham ăn. 


Người mộ đạo tuân hành giáo lý của Đức Giáo chủ về sự tiết độ và suy gẫm 
hạnh nây. 


Từ bỏ kết quả 


Mọi hoạt động gồm ba yếu tố: dục vọng, suy tư và hành động. Ta có dục vọng 
rồi mới suy tư và hành động đề thỏa mãn; vậy mục đích của ta là thỏa mãn 
dục vọng nghĩa là hưởng thụ kết quả của hành động. Vì muốn hưởng thụ kết 
quả mà ta hành động. Chính sự ham muốn nây (chớ không phải hành động) 
trói cột chúng ta. 


Vậy khi ta từ bỏ kết quả của hành động, ta sẽ cắt đứt dây nhân quả và được 
giải thoát. Các bậc hiện triệt hoạt động đê làm tròn phận sự chớ không thiệt 
tha đên kêt quả. Vô vị, bât động trong hành động đó là bí quyêt của sự giải 
thoát. 


916 


Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng từ bỏ kết quả có nghĩa là đừng hoạt động. 
Trái lại, chúng ta phải hoạt động nhiêu hơn lúc nào cả. 


Diệt trừ nghiệp quả 
Đề diệt trừ quả cũ, chúng ta nên xem trong đời ta, ta có hành động sái quấy 
với ai không và cô găng chuộc tội. Nếu ta biết được các kiếp trước, ta cũng 
phải cư xử tốt đẹp với những kẻ mà ta làm phiền lòng. Dù sao, nếu hằng ngày 
ta cô găng hành thiện thì quả cũ sẽ tiêu mòn. 
Kết kuận 
Bây giờ, chúng ta biết rõ ta chỉ gặt hái những điều ta đã gieo. Những điều đến 
cho ta là do ta đã tạo. Vậy ta phải vui vẻ nhận chịu các nghiệp quả. 
Trong những xứ tin ở luân hồi và nhân quả, ai ai cũng chấp nhận số phận mình 
và nhờ thế mà họ nhẫn nại, bên chí, không oán trời, ghét người và xã hội được 
thanh bình, ôn định. Ngoài ra, họ còn cô găng hành thiện đê đào tạo tương lai 
của mình. 
Như thế là không có sự bất công. Trái lại, chúng ta sẽ ý thức một trật tự đương 
nhiên mà chúng ta phải tôn trọng chớ không nên chông đôi. 

(trích trong - Thông Thiên Học Dân Giải) 

-—=0O0--- 

LiquorIce — cam thảo 
Litany — prayer 
Literal - thuộc, theo nghiã cuả chữ, theo nghiã đen 
Literati — các nhà văn, giới trí thức 
Litigation - kiện tụng, tranh chấp 
Liturgy — nghỉ thức tế lễ 
Loathing — ghê tởm 
Loathsome — hateful, disgusting = ghê tởm, gớm ghiết 
Lode - mạch mỏ, rãnh nước 


S3 lýj 


Loggerhead - người ngu xuẩn, ngu đần 
Loggia — hành lang ngoài 


Lokeshvara - Thể tự tại - (Sanskrit: "Lord who looks down") is a bodhisattva 
who embodies the compassion of all Buddhas, also referred to as PadmapanI 
(“Holder of the Lotus”) or Lokeshvara (”Lord of the World"). In Tibetan, 
Avalokitesvara 1s known as Chenrezig... 


Sukhavati-vyuha Sutra Lớn kê về chuyện Cõi Tịnh Độ Cực Lạc xảy ra như 
thế nào. Vô lượng kiếp trước, một vị tu sĩ gọi là Dharmakara — người mà định 
mạng trở thành Phật A Di Đà — đã phát triển thái độ giác ngộ (Phạn, bồ đề 
tâm) và lập một nguyện trước vị thầy Ngài, Đức Phật Lokeshvara, răng Ngài 
sẽ phục vụ tất cả chúng sanh. Vào lúc đó, Dharmakara cũng lập nguyện khao 
khát đặc biệt đề tạo ra cõi tịnh độ vô song của Ngài với một SỐ phẩm tính hiễm 
thấy. Khi Ngài đạt được Phật quả, nguyện của Ngài đã kết quả trong vũ trụ 
của Cõi Tịnh Độ Cực Lạc... 


Loot — rob = cướp 
Lore - sự hiệu biệt, học vân 


Losar — Tibetan New Year, falling on the first day of the first month (the 
ñirst new moon 1n February), critical time for the enfIre country and 
exorcisms took place to drive out harmful spirits from old year. 


“Losar” là tên gọi dịp lễ đón mừng năm mới của người Tây Tạng, được phát 
sinh từ tiếng Tây Tạng "lo" - mới và "sar" - năm. Tết Losar là ngày lễ quan 
trọng nhất theo lịch của người Tây Tạng. Dịp lễ này thường kéo dài trong 15 
ngày, bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng đầu tiên cho đến ngày thứ 15 trong 
tháng. Các hoạt động đón mừng năm mới chủ yếu rơi vào 3 ngày đầu tiên. 
(Năm 2016, Tết Losar cũng bắt đầu từ ngày 8/2 như nhiều nước châu Á). 


Trong đó, hoạt động quan trọng nhất với người Tây Tạng đó là người dân địa 
phương mặc áo choảng trang trí thật đẹp, tham gia vào các tiết mục biểu diễn 
lớn như hát, nhảy, biểu diễn trang phục. Những màn biểu diễn này mang đậm 
đặc trưng của văn hóa Tây Tạng truyền thống như những điệu múa nghi lễ, 
múa mũ đen, múa kiếm, hoạt cảnh về cuộc chiến giữa thiện và ác...Các hoạt 
động đón mừng năm mới chủ yếu rơi vào 3 ngày đầu tiên. 


916 


The Spiritual Symbolism of the Lotus Flower - Lee Laughton 
Lotus Flower Symbolism 


As one of the most revered spiIritual symbols, the lotus flower 1s held sacred 
by many cultures and people throughout the world. Of all the lotus flower 
symbolism, rebirth and purIty are perhaps the most powerful symbols of all. 
Thịs 1s because the lotus rIses from muddy waters and blooms as a brilliantly 
pure, øorgeous flower. The lotus 1s also thought of as a symbol of human 
conscIousness on the path to spiritual enlightenment. 


No Mud, No Lotus... 


For centuries, the lotus has been seen as a symbol of human conscIousness on 
the path to enliphtenment. Just as this sacred flower goes through so much 
before 1t blossoms, so does the human spIrIt before 1t can let go of the things 
that stand In the way of reaching enliphtenment. Without going through the 
sometimes very difficult lessons of being human (the mud), a person would 
never be able to reach higher states of consciousness (the lotus). It*s for this 
reason that the lotus flower also represenfs spiritual development. 


Buddhism and the Lotus Flower 


The lotus flower 1s held so sacred in Buddhist tradition that the Buddha 
himself 1s often depicted siting on a lotus. To Buddhists, the lotus 1S 
connected with spiritual awakening and purity. According to the Mahayana 
branch of Buddhism, all souls emerge from the lotus. It 1s known as one of £he 
eighf auspiclows signs oƒ Buddhism, and the eight petals oƒ the white lofus 
represenf the Noble Eightƒold Path. 


Om Mani Padme Hum, one of the most powerful and well-known of all 
Buddhist mantras, 1s sometimes referred to as the “7ewel in the lofus ”. Ôm 1S 
known as the sound of the universe, mani means “Jewel” or “bead”, padme 
means “lotus flower” and hum means “enlightenmenf”. 


It 1s said the Jewel In the lotus 1s represenfative of the divimty of human 
ConscIousness, as well as the divinity of the entire universe. Ït represents the 
divine, limitless pofential that each person possesses, as well as theIr 
connection to the cosmos. 


M10 


Hinduism and the Lotus Flower 


The lotus 1s also a holy symbol that can be seen throughout Hinduism, and 1s 
also one of the eight auspIcious symbols of this ancIent religion. So sacred 1s 
the lotus considered throughout Hindu culture, that 1t 1s often used as an 
offering to the divine. Just as Buddha 1s often found sitting on the lotus flower, 
Lord Brahma (creator of the Universe) and Lord Vishnu (preserver of the 
Universe) are often depicted sittIng within the lotus. Hindu legend has 1t that 
Lord Brahma was born from the lotus that was growing from Lord Vishnu. 
Lakshmi, goddess of wealth, fortune, and prosperity, 1s also depIcted standing 
on a lotus. 


In Hinduism, the unfolding lotus flower petals are sugsestive of the 
awakening of the soul. Much like the symbolism in Buddhist tradition, the 
lotus flower rising from the mud denotes spiritual expanslon and personal 
øsrowth. 


Chakras and the Lotus Flower 


The lotus flower 1s also extremely symbolic in regards to a person”s chakra 
system. These seven maJor energy centers located within a personˆs body are 
represented by a lotus flower, each with a specIfic number of lotus petals for 
each Individual chakra. 


The lotus flower was chosen long ago to symbolize the chakras because of the 
way If rIses through the most dIfficult circumstances to become a thing of pure 
and unadulterated beauty. The more lotus petals a chakra contains, the higher 
the vibration or frequency of that particular chakra. 


Chakra One (Root): 4 petals 

Chakra Two (Sacral): 6 petals 

Chakra Three (Solar Plexus): I0 petals 

Chakra Four (Heart): 12 petals 

Chakra Five (Throat): 16 petals 

Chakra S1x (Third Eye): 96 petals 

Chakra Seven (Crown): 972 petals (also known as “the thousand-petaled 
lotus”) 


When each chakra becomes activated, each lotus petal of the chakra can be 
thought of as opening and “blooming” along with a person”s energy. 


920 


Ancient Egyptfians and the Lotus EFlower 


The spiritual symbolism of the lotus also had strong meaning amonsst the 
anclent Egyptians. There are countless hieroglyphics that depict the lotus 
flower, and as with many other cultures, 1t 1s a symbol of rebirth. Because the 
lotus flower closes 1ts petals at night and emerges back Into the murky wafers 
from which 1t came, then rIses up agaIn out of the water at dawn to bloom, the 
spiritual traditions of the Egyptians hold the lotus to represent the sun. This 
moves even deeper 1n symbolism to represent creation and the Idea of rebirth. 
According to the anclent Egyptians, 1t was the lotus that gave birth to the sun. 


The Lotus as a Symbol of Sacred Spirituality 


The beauty and mysticism of the lotus flower 1s one that has touched the lIves 
Of counfless people throughout time. As one of the most 1mportant spIritual 
symbols revered by two ofthe world”s oldest religlons and one ofthe world”s 
most anclent cultures, the lotus flower 1s something that embodies a pure 
essence of untouched spirItuality. 


The lotus 1s the symbol of the purity we find when we begin to ralse our 
conscIousness and touch upon our own divimty. Just like the lotus flower 
working 1(s way through the muddy waters, we too work through our own 
limitations until we discover the bliss found In the enlightened mind. 


The lotus 1s a symbol of sacred spirituality that shows us we can overcome 
even the most difficult of cIrcumstances and feel the Innate beauty life can 
offer. The lotus 1s vibrant cosmic enersy, the purIty of conscIousness, and the 
promnse oŸ spiritual renewal. 


The Symbol of the Lotus 


Lotuses are symbols of purIty and 'spontaneous' generation and hence 
symbolize divine birth. According to the LalitavIstara, the spIrit of the best of 
men 1s spotless, like the new lotus In the [muddy | water which does not adhere 
to 1f, and, according to esoteric Buddhism, the heart of the beings 1s like an 
unopened lotus: when the virtues of the Buddha develop therein the lotus 
blossoms. This 1s why the Buddha sits on a lotus 1n bloom. In Tantrism, 1f 1s 
the symbol of the feminine principle. The lotuses are usually differentiated by 
their colour and øroupIng, In three or five flowers, which may or may not be 
combined with leaves. 


921 


White lotus 


Thịs symbolizes Bodhi, the state of total mental purity and spiritual perfection, 
and the pacIfication of our nature. It generally has eight petals corresponding 
to the Noble EIghtfold Path of the Good Law. It 1s the lotus found at the heart 
of the Garbhadhatu Mandala, being the womb or embryo of the world. lt 1s 
characteristic of the esoteric secfs, and the lotus of the Buddhas. 


Red lotus 


Thịs symbolizes the original nature of the heart (hrdaya). It 1s the lotus of love, 
compasslon, passlon, actfivity and all the qualities of the heart. It 1s the lotus 
of AvalokItesvara. 

Blue lotus 


Thịs 1s the symbol of the victory of the spirit over the senses, of Intelligence 
and wIsdom, of knowledge. It 1s always represented as a partially opened bud, 
and (unlike the red lotus) 1ts cenftre 1s never seen. It 1s the lotus of ManJusrI, 
and also one of the attributes of PraJnaparamita, the embodiment of the 
perƒection oƒ wisdom'. 


Pink lotus 


Thịs 1s the supreme lotus, øenerally reserved for the highest deIty, sometimes 
confused with the white lotus 1t 1s the lotus of the historical Buddha. 


Purple lotus 


Thịs 1s the mystic lotus, represented only in images belonging to a few esOferIC 
sec(s. The flowers may be In full bloom and reveal theIr heart, or 1n a bud. 
They may be supported by a simple stem, a triple stem (symbolizing the three 
divisions of Garbhadhatu: Vairocana, lotus and vajra), or a quintuple stem 
(symbolizing the Five Knowledges of Vajradhatu). The eIght petals represent 
the Noble Eightfold Path and the eight principal acolyte deifies of the central 
deity on the mandalas. The flowers may also be depicted presented 1n a cup 
Or On a tray, as a symbol of homage. 


Ý nghĩa hoa sen trong Phật giáo - Bàng Ấn / Văn hóa Phật giáo 


22 


Hoa sen (tên khoa học là Nelumbo Nuefferaq) là loại hoa mọc lên từ rỄ củ nằm 
dưới lớp bùn đát ở dưới nước, hoa thường có màu trăng, hông, có khi phơn 
phới vàng, xanh, tím... 


Hoa nở vươn khỏi mặt nước, lộ bày đài hoa, nhụy và hạt. Hoa đẹp hương thơm 
tinh khiết, nên được mọi người ưa chuộng. Ấn Độ giáo có truyền thuyết cho 
rằng lúc khởi đầu vũ trụ một hoa sen mọc lên từ rỗn của thần Vishnu, giữa 
hoa có Phạm thiên ngói kiết giả. Hoa sen lại là một trong tám biểu tượng của 
Phật giáo, khó có thể kề hết kinh sách Phật giáo nói về hoa sen, sau đây chỉ là 
phần khái lược. 


Truyền thuyết kế rằng khi Đức Thích-ca đản sinh, Ngài đi bảy bước và có bảy 
hoa sen đỡ bàn chân Ngài. Chư Phật, Bồ-tát thường được miêu tả ngồi hay 
đứng trên đài sen tay cầm hoa sen. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa lẫy hoa sen làm 
đề kinh. 


Các tu viện, chùa chiên, hội đoàn Phật giáo thường trang trí hoặc lây hoa sen 
làm biêu tượng. Sở dĩ như thê vì hoa sen đẹp tinh khiêt, có hương thơm không 
nhiêm bùn bên trong hoa có đàn có hạt... 


Hoa được ví như cái âm thanh tịnh không ô nhiễm, đức hạnh, kết quả viên 
mãn. Hoa sen còn được ví với quá trình tu tập, phát triển tâm thức: cây sen 
mọc dưới bùn được ví cho cái tâm bị che lấp vì phiền não sinh tử; cây vươn 
lên trong nước, được ví cho quá trình tu tập, thanh tịnh hóa; hoa nở bên trên 
mặt nước phô sức hương dưới ánh mặt trời được ví cho cái tâm đã giác ngộ 
viên mãn. 


Tông Thiên Thai giải thích về Tích môn (giáo lý phương tiện) và Bồn môn 
(giáo lý chân thật) của Kinh Pháp Hoa có đưa ra ba ân dụ vê hoa sen qua đó, 
hạt sen được ví với sự chân thật, hoa sen được ví với sự quyền biến; do hạt 
mà có hoa, hoa nở thì hạt bày ra, hoa rụng thì hạt hình thành. Tức là do có 
chân thật nên có quyên biến (tạm dùng cho phù hợp với đời), quyền biến được 
khai mở thì chân thổ lộ ra, quyền biến mất đi thì chân thật hình thành viên 
mãn. 


Kinh Trữ Cái Chướng Bồ Tát Sở Vân nêu lên 10 ân dụ về hoa sen đề chỉ 10 
thiện pháp tu hành của Bô-tát. Đó là: 


1. Lìa tất cả ô nhiễm (như hoa sen không nhiễm bùn), 


bệ 


2. Không cùng chung với cái xấu ác (như hoa sen không dính nước bùn), 
3. Giữ đủ giới luật (như hương sen tỏa khắp, xua tan mùi ô uê), 

4. Bản thể thanh tịnh (như hoa sen tỉnh khiết). 

5. Về mặt an vui hòa dịu (như hình ảnh hoa sen nở), 

6. Nhu nhuyễn, không thô tháp (như hình ảnh hoa sen), 

7. Làm an lòng người (như hình ảnh mùi thơm của hoa sen), 


§. Tu hành viên mãn, phước trí tròn đầy (như hoa sen nở rộ bày hương sen, 
hạt sen), 


9, Thành thục, thanh tịnh sáng ngời trí tuệ (như hình ảnh mùi thơm của hoa 
sen). 


10. Mới sinh ra đã có người tưởng đến hoan hỷ (như hoa sen mới nhú, ai cũng 
chờ đợi hoa nở). 


Kinh Phạm Võng miêu tả thế giới Liên hoa tạng như một đóa sen bao gồm 
toàn bộ thế giới trong đó có Đức Phật Tỳ-lô-xá-na ngồi kiết già và từ đó hóa 
hiện ra vô số chư Phật Bô-tát... 

Tông Tịnh Độ quan niệm rằng thế giới Cực lạc là Liên hoa tạng của Đức Phật 
A-di-đà. Phật giáo Mật tông xếp bộ Hoa sen vào một trong ba bộ Thai tạng 
giới, tượng trưng cho tâm Bồ-đê thanh tịnh vốn có, không bị ô nhiễm sinh tử 
của chúng sinh, là tam-muội Đại bị của Đức Như Lai. 

Mật tông cũng có các thủ ấn hoa sen với hai bàn tay chắp lại, các ngón tay co 
duỗi khác nhau tạo thành các án Kim cương ngũ cổ, Nhị trùng ngũ cổ, Cửu 
phong... 


Phật giáo còn phân biệt bôn màu hoa sen với các ý nghĩa như sau: 


1. Sen trắng (Phạn: Pundarika - Tạng: Pad ma dkar tro) tượng trưng trí tuệ 
tuyệt đôi; 


2. Sen hồng (Padme - Pad me. dmar tro) tượng trưng Đức Phật lịch sử và sự 
tôn quý tôi thượng chư Phật Bô-tát.... 


924 


3. Sen đỏ (Padma - Pad ma chu skyes) tượng trưng cho âm tính vốn thanh 
tịnh, từ bị, thường chỉ Đức Quán Thê âm. 


4. Sen xanh (Utpata - Ut pa la) tượng trưng cho trí tuệ tôi thắng Bát-nhã Ba- 
la-mật, thường chi Ngài Văn-thù. 


Chúng ta nên quán tưởng hoa sen để tưởng nhớ chư Phật Bồ-tát... để nhắc nhở 
tâm mình vốn tỉnh khiết như hoa sen, để thấy hoa sen đẹp đẽ thế kia nhưng 
rồi cùng héo úa, thân ta cũng vậy, đó là lý vô thường. 

Ta còn quán tưởng hoa sen để thấy rằng hoa sen cống hiến hương sắc cho đời 
không ô nhiễm trước mọi sự; từ đó ta phát triển lòng từ, không mong được 
đáp trả, thanh tịnh an vui vượt khỏi các phiền não như thị phi, đam mê, nóng 
giận, âu lo... 

-—-0O0--- 


Lovey-dovey — yêu thương, âu yếm, trìu mến 

Lucidity — tính minh bạch, rõ rang 

Lucrative — có lợi, sinh lợi 

Ludicrous — đáng cười, lố lăng 

Lug — earth worm = giun đất 

Lukewarm - âm âm; lãnh đạm, thờ ơ 

Lull - thời gian yên tĩnh, tạm lắng 

Lumbini - vườn Lâm-tỳ-m, nơi Phật đản sanh - In the Buddha's time, 
Lumbini was situated between Kapilavastu and Devadaha (both In current 
Nepal). It was there, that the Buddha was born. In the Sutta NÑipata, 1t 1s stated 
that the Buddha was born 1n a village of the Sakyans In the Lumbineyya 
Janapada. The Buddha stayed in Lumbinívana during his visit to Devadaha 
and there preached the Devadaha Sutta. 


Lumbini - the Birthplace of the Lord Buddha 


Siddhartha Gautama, the Lord Buddha, was born 1n 623 B.C. In the famous 
gardens of Lumbini, which soon became a place of pilgrimage. Among the 


925 


plgrims was the Indian emperor Ashoka, who erecfed one of his 
commemorative pillars there. The site 1s now being developed as a Buddhist 
pllgrimage centre, where the archaeologIcal remaIns assocIated with the birth 
of the Lord Buddha form a central feature... 


uààL 


¬ 
0 .—.A...=‹ 





Nơi Phật Đản Sinh được các nhà khảo cứu đào xới... 


Nói đến ngày Phật Đản hay là ngày Đản Sanh của đức Phật thích Ca, là chúng 
ta nghĩ ngay đên vườn Lâm-tỳ-nm1. 


Lâm-Tỳ-Ñ¡ - là khu vườn năm giữa Câu-lợi và Ca-tỳ-la thuộc Trung Ấn 
Độ, vốn do Hoàng hậu Lâm-tỳ-ni của vua Thiện Giác thiết lập. 

Năm 1986 nhà khảo cổ người Anh Cunningham đã khai quật được trụ đá trong 
4 trụ đá do vua A Dục chôn để ghi lại dấu tích lịch sử của đức Phật. 

Trên trụ đá có ghi: 

- Năm Thiện Ái Thiện Kiến thứ 25 vua A Dục đích thân tới đây chiêm bái. 

- Đức Phật Đà, dòng họ Thích Ca đi xuất gia, Đản sinh nơi đây. 

- Thôn Lâm-tỳ-ni, nơi Phật sinh được miễn thuế. 

- Đó là hồng ân Phật đối với nơi Ngài đản sanh. 

Y cứ vào trụ đá được khai quật, Tây phương xóa bỏ quan niệm cho rằng đức 
Phật là nhân vật huyền thoại. Trụ đá đó giờ chính là bản khai sinh của đức 
Phật. 


926 


Truyền thuyết kể lại khi Hoàng hậu Ma Da, nằm chiêm bao thấy voi trắng 6 
ngà từ trên không bay xuống và chui vào hông phải, sau đó bà thọ thai. 

Voi là tượng trưng cho sức mạnh, hùng dũng luôn hướng về phía trước. Voi 
trắng 6 ngà biểu tượng của Bồ tát thành tựu Lục độ Ba-la-mật đề cứu đời. 
Chữ Đản Sanh dùng để ca tụng một bậc Tôn quí ra đời; chữ Thị Hiện hàm ý 
Phật luôn hiện hữu, nhưng vì mắt người không thấy; chữ Giáng Sanh hàm ý 
đức Phật từ cảnh giới cao hơn mà hạ xuống cảnh giới này. Hạ xuống không 
có nghĩa là bị nghiệp nhân câu thúc, mà do nơi lòng từ bi, muốn lợi lạc cho 
chúng sanh, nên tự nguyện ứng thân xuất hiện ra đời. Thị hiện ở đây là khai 
thị, chỉ bày cho chúng sanh thấy tánh thành Phật, tức là trở về với tự tánh sáng 
suốt của chính mình. 

Như vậy khi nói đến Phật là nói đến trí tuệ siêu việt và bậc toàn giác. 

Một triết gia hiện đại đã nói: “Cho dù Thượng để có tạo ra con người chăng 
nửa thì sự hiện hữu của Thượng để cũng phải biểu hiện qua sự hiện hữu của 
con người”. 

Là Phật tử, chúng ta phải hiểu chính xác về cuộc đời Ngài để không mang tội 
phi báng. Như trong một bài kinh đức Phật có nói rằng những ai tin mà không 
hiểu Ngài tức là phi báng Ngài! 


Lump - cục, tảng, miếng: cái bướu 
Lurid — xanh nhọt, tái mét, khủng khiếp 


Lust — tham dục, dục lạc 


Luxuriafe - sông sung sướng, sông xa hoa 
Gotama và kê mâu 





027 


M 


Macabre — rùng rợn, khũng khiếp 
Machismo - thể hiện nam tính 


Macrocosm - the universe = thế giới vĩ mô hay Đại thế giới 

The great world; the universe, or the visible system of worlds. 
The macrocosm 1s everything that exIsfs: 1s another word for the unIverse or 
COSmOS. 


Đại Thế Giới - Một đại thiên thế giới gồm có 1000 x 1000 x 1000 (tức là một 
tỉ) tiểu thế giới, do đó có tên tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên ở đây 
không có nghĩa là ba nghìn mà là ba số nghìn nhân với nhau. Cõi Ta-bà do 
đức Thích-Ca chăm sóc là một đại thiên thế giới. Có rất nhiều đại thiên thế 
ĐIỚI. Mỗi đại thiên thế giới do một đức Phật chịu trách nhiệm, hóa độ chúng 
sinh. Trong Kinh A-Di-Đà có câu: “Này Xá-Ly-Phất, từ đây đi về phương Tây 
hơn mười vạn ức phật độ, có thế giới tên là Cực lạc, nơi đó có đức Phật hiệu 
là A-Di-Đà đang thuyết pháp...”. Phật độ, Phật quốc, Phật địa, Phật sát là 
những chữ đồng nghĩa [mười vạn là một ức. Một vạn vạn cũng là một ức (theo 
Đào Duy Anh)]. 


Madhyamika — the most Iinfluential of the four major philosophical schools 
of India BuddhIsm, based on the Perƒ/ectfion oƒ Wisdom 
Sưufras of Shakyamumi Buddha and founded by NagarJuna. 
The term means “Middle Way', taking the path between the 
extremes of nih1lism (Thuyết hư vô) and eternalism (Thuyết 
vĩnh cữu) using the wIsdom or realIzation of emptIness. 
- Theory of emptiness 


Madhyamaka Buddhist Philosophy 


Madhyamaka and Yogacara are the two main philosophical traJectorles 
assoclated with the Mahayana stream of Buddhist thought. According to 
Tibetan doxographical literature, Madhyamaka represents the philosophically 
definiive expression of Buddhist doctrine. Stemming from the second- 
century writings of Nagarjuna, Madhyamaka developed In the form of 


926 


commentaries on his works. This style of development 1s characteristic of the 
basically scholastic character of the Indian philosophical tradition. The 
commenftaries elaborated not only varying Interpretations of Nagarjuna”s 
philosophy but also different understandings of the philosophical tools that 
are approprlafe to 1ts advancement. Tibetan Interpreters generally claim to 
take the seventh-century commentaries of Candrakirti as authoritative, but 
Indian commentators subsequent to him were 1n fact more I1nfluentfial in the 
course of Indian philosophy. Madhyamaka also had considerable influence 
(though by way of a rather different set of texts) in East Asian Buddhism, 
where a characteristic 1nterpretive concern has been to harmon1ze 
Madhyamaka and Yogacara. Although perhaps most frequently characterized 
by modern Interpreters as a Buddhist version of skepticism, Madhyamaka 
arguably develops metaphysical concerns. The logically elusive character of 
Madhyamaka arguments has fascinated and perplexed generations of scholars. 
Thịs 1s surely appropriate with regard to a school whose princIpal term oÝ art, 
“emptiness” (sunyata), reflects developments in Buddhist thought from the 
hiph scholasticIsm of TTbet to the enigmatic discourse of East AsIan Zen. 
(Dan Arnold - University of Chicago Divimty School USA) 


Madhyamika (Trung Quán Tông) 


Phái này do đạo sư Long Thọ (150-250) (NagarJuna) sáng lập. Phái Trung 
quán tập trung vào chủ đề tính không. Đây là thuộc tính của vạn vật. Vạn vật 
chỉ do nhân duyên sinh ra, cho nên những sự vật hiện thấy có là không thực 
sự tồn tại. Phái này có tên là Trung quán là vì nó chỉ ra con đường ở giữa chủ 
nghĩa hằng cửu (mọi vật tồn tại vĩnh viễn) và chủ nghĩa hư vô (không có gì 
tồn tại). Chủ thuyết này nhìn nhận sự hiện hữu thông thường của các đối tượng 
xuất hiện trong dòng chảy liên tục của các nhân duyên. Không vật gì có thê 
tồn tại một cách độc lập với mọi điều kiện bên ngoài (tính hỗ tương tồn tại). 
Đồng thời, có sự liên hệ phụ thuộc giữa thành phần và toàn thể trong mỗi sự 
vật. Thêm vào đó, do tính chất vô thường trên từng khoảnh khắc, không vật 
gì có thể hiện hữu tuyệt đối kế cả tâm và thế giới vật lý bởi vì chúng thiếu 
vắng đôi tượng thực sự của sự hiện hữu. Như vậy tính không ở đây so với 
trường phái Duy Thức, đã được nới rộng áp dụng lên vạn vật. 


Masadha - Magadha, ancient kingdom of India, situated in what 1s now wesft- 
central Bihar state, In northeastern India. It was the nucleus of several larger 
kingdoms or empIres between the óth century bce and the §th century ce. 

The early Importance of Magadha may be explained by 1fs strateølc position 
1n the Ganges (Ganga) River valley, enabling 1t to controÏl communication and 


020 


trade on the river. The river further provided a link between Magadha and the 
rịch ports 1n the Ganges delta. 


Under King Bimbisara (reigned c. 543-—c. 491 bce) of the Haryanka line, the 
kingdom of Anga (eastern BIhar) was added to Magadha. Kosala was annexed 
later. The supremacy of Magadha continued under the Nanda (4th century 
bce) and Mauryan (4th-2nd century bce) dynastiles; under the Mauryan 
dynasty the empire 1ncluded almost the entire subcontinent of India. The early 
centurIes ce saw the decline of Magadha, but the rise of the Gupta dynasty In 
the 4th century brought 1t once more fo a posiflon of preeminence. Not only 
dịd these Imperial dynasties begin by establishing their power in Magadha but 
in each case Pataliputra (adJacent to modern Patna) was the Imperial capItal, 
thus adding to the prestIge of Magadha. 


Lively accounfs of Pataliputra and Magadha are available 1n the Indica of the 
Greek historian Megasthenes (c. 300 bce) and In travel diaries of the Chinese 
Buddhnst pilgrims Faxian and Xuanzang (4th-5th and 7th centuries ce). Many 
sites in Magadha were sacred to Buddhism. Toward the close of the 12th 
century, Magadha was conquered by the Muslims. 


Magadha — Magadha (Hán-Việt: Ma Kiệt Đà) là một vương quốc hùng mạnh 
ở miên Trung Ấn Độ từ thế kỷ 6 trước Công nguyên đến thế kỷ 6 Công 
nguyên. Là một vương quốc cô đại tập trung ở Đông bằng sông Hằng thuộc 
bang Bihar ngày nay, vương quốc này đã vươn lên vị trí nồi trội dưới thời vua 
đầu tiên Bimbisara (543 - 491 TCN), và nó đã được con trai ông là Ajatashatru 
(491 - 459 TCN) mở rộng thêm nữa. Đến thế kỷ 4 trước Công nguyên, 

Magadha đã kiểm soát phần lớn miền Nam Ấn Độ. Trong một thời gian ngăn 
nó bị rơi vào sự thống trị của Alexandros Đại đề và các vua Macedonia kế tục, 

đến năm 321 trước Công nguyên Chandragupta Maurya đánh đuổi quân 
Macedonia, lên ngôi và chọn Magadha trung tâm của triều đại Maurya của 
mình. Dù Magadha suy giảm sau khi triều đại Maurya suy vong vào năm 185 
Công nguyên, nó lại vươn lên đỉnh cao vinh quang dưới triều đại Gupta (320- 
5502 sau Công Nguyên), mà dưới thời trị vì của triều đại này vương quốc này 
đã trải qua một thời kỳ thái bình thịnh trị, cô vũ khuyến khích cho những thành 
tựu về nghệ thuật và tri thức. Với sự tan rã của triều đại Gupta vào thế kỷ 6, 

Magadha đã đánh mắt vị trí hàng đầu là một cường quốc Ấn Độ. Tạm thời hồi 
sinh dưới thời vua Dharmapala (trị vì khoảng thời gian 770-810 Công 
nguyên), nó rơi vào tay những người Hồi giáo vào cuối thế kỷ 12, sau đó nó 
đã trở thành một tỉnh của vương quốc Hồi giáo Delhi. 


930 





Maggot — con giòi; ý nghiã ngông cuồng 
Magistrate — quan toà, quan hành chánh địa phương 
Magma - đá nhão trong lòng đất 

Magnanimous — hào hiệp, cao thượng 


Magnum opus - kiệt tác, tác phẩm vĩ đại - from the Latin meaning "great 
work”, refers to the largest, and perhaps the best, øreatest, most popular, or 
most renowned achievement of an artIst. 


Maha Kassapa - Two thousand and five hundred years ago, in the villaøge 
of Magadha Kingdom, there was a rich Brahmin whose wealth and property 
were estimated to be more than those of the king. Venerable Maha Kassapa 
was bom 1n this Brahmin family. 


Like Buddha, Maha Kassapa was also born under the tree. He was named 
PIipphali which meant ” born under the tree". As he was the only son 1n the 
family, he received every care and love from his parents. At the age of eIght, 
he learned painting, arithmetic, literature, muslc and so on. Unlike the other 
kids, he had no desire for material comfort and pleasures, and he preferred to 
be alone. 


Time passed quickly, Maha Kassapa had grown 1nto a handsome young man 
and his parents wanted him to get married. Maha Kassapa expressed his wIsh 
to practise a religious life. But his parents dịd not approve him to do so. Maha 
Kassapa thoupht out a plan to stop his parents from forcing him to øget married. 
He hired a famous sculptor to sculpture a statue ofa beautiful lady out of gold. 


93] 


He then took the statue to his parenfs and said, "If you want me to øet married, 
you must find a lady as pretty as this statue to be my wIfe.” 


HiIs parents were troubled by his request and finally they followed the advice 
of a Brahmin who placed the golden statue under a great umbrella and sent 1t 
to every corner of Magadha. Whenever the statue was brought to a place, the 
Brahmin would tell the crowd, "Ladies, ø1ve offerings to this øoddess and you 
wIll get your wish." 


He later sailed across the Ganges (or the Holy River) and reached a city called 
Vaisall. There lived a rịch Brahmin who had a pretty daughter named 
Subhadra. One day, Subhadra, noted for her great beauty, was Invited by her 
friends to worship the golden goddess. She was so pretty that the golden 
øoddess was overshadowed by her. The Brahmin was very delighted. He then 
paId a visIt to her family and her parents gladly approved of the marrlage. 


Everything was arranged and Subhadra was brought to the family of Maha 
Kassapa. On the wedding night, both of the groom and the bride looked 
worried and sat aside. Finally Maha Kassapa broke the silence and asked 
Subhadra what troubled her. Subhadra replied, "I have no desire for the Ífive 
passlons and I would like to practise a religlous life. But my father was 
tempted by the wealth of your family and agreed to this marriaøe. ÑNow my 
hope of practicing a religious life was dashed. " 


Maha Kassapa was glad to learn this and both agreed to sleep on separate 
beds. 


TheIr paren(s were very unhappy when they came to know thelr son and 
daughter-in-law slept separately. They ordered one bed to be removed from 
theIr room. Maha Kassapa dared not oppose hIs parents and he comforted 
Subhadra: "Donlt be depressed, we can take turns to sleep. As I am the only 
son, I don't want to đdisappoiInt my parents. Do be patlent, our ambition wIÏll be 
fulfilled one day. " 


Maha Kassapa looked for a religilous teacher everywhere, but none could 
satIsfy him. Two years later, he was told that Sakyamuni Buddha was the 
Great Enlightened One who was dwelling in Venuvana (Bamboo-grove) with 
His thousand disciples. Hence Maha Kassapa followed the devotees to 
Venuvana to listen to the preaching of the Buddha and was deeply moved by 
the virtues and wIsdom of Buddha. One day, after listening to the preaching 


Độ 


of Buddha, he went home. On his way home, he saw the Buddha sitting under 
a tree, as stately as a golden mountaIn. He was surprised to see the Buddha 
there as he remembered that the Buddha was still in Venuvana before he left 
there. He prostrated himself before the Buddha and said, "Lord Buddha, my 
øreat teacher, please take me as your disciIple. " 


The Buddha said, "Maha Kassapa, no one 1n this world 1s qualified to be your 
teacher unless he had attained enlightenment. Do come with me." 


The Buddha rose and went In the direction of Venuvana. Walking behind the 
Buddha, Maha Kassapa shed tears of Joy. Buddha turned his head and said, "I 
have heard about you for a long time and I know you wIÏlÏ come to see me one 
day. You wIll be a great help to the propagation of Buddhism. Do take good 
Care of yourself." 


Maha Kassapa attained enlightenment seven days after he was ordained as a 
monk. 


Three years after the Buddha attaned the Way, His foster mother 
MahapraJapatI was allowed to enter the Order and thus a religIous øroup of 
nuns was formed. This reminded Maha Kassapa of what he had promised 
Subhadra. Two years after Maha Kassapa renounced the world, Subhadra had 
actually also renounced the world and became an ascetIc of another religion. 
Maha Kassapa then asked a nun to fetch her. 


After Subhadra Joined the Order of Bhikkhunmis, her surpassing beauty became 
the topIc of øossIpers. She hence 1solated herself from the masses and stopped 
begøing for food. 


Maha Kassapa felt pIty for her and with the approval of the Buddha, he shared 
the food that he begøed with her. This however became the topIC Of øOSSIperS, 
some even accused them of having an Intimate relationship. Maha Kasssapa 
dịd not take all this øossIp to heart, but in order to encourage Subhadra to 
practise the Way, he left her alone. 


Subhadra devoted every effort to practicing the Way and she finally attained 
enlightenment. 

The Buddha advised Maha Kassapa to stop the ausfteritIes practicIse, but Maha 
Kassapa said, "Lord Buddha, I need to continue on 1n these pracfices as Ï am 
not as able as Sariputra, Maha Mollagana and Purna In Teaching. But I wIll 


B52 


not forget the kindness of the Buddha and can repay the kindness of the 
Buddha 1n this way. One who 1s propagating the Dharma must set a good 
example to people, and virtue can be cultivated through the austere life. If one 
can get used to such an austere life, 1t shows one's ability for tolerance and the 
SpIrit of utter devotion to the Dharma and the people. My practice of the 
austeritles wIll exert a subtle Iinfluence on people's thinking and wIÏll indirectly 
help them. Lord Buddha, for the consolidation of the Buddha's Order and the 
salvation of all living beings, I feel I can not øIve up the practice. Please 
forgIve my obstInacy." 


After hearing that, the Buddha was pleased, He said to the Bhikkhus, "What 
Maha Kassapa has sald 1s correct. To propagate the Dharma we must 
consolidate the Order. To consolidate the Order, we must allow some people 
1f they wish to follow these practices. People like Maha Kassapa can Inspire 
one In the practice of the Dharma. Maha Kassapa, you may do as you wIsh." 


The Buddha decided to enter Parinirvana at the aøe of eighty. During the same 
vear, Maha Mollagana died and entered NÑirvana and Sariputra went back to 
his home town to enter Nirvana. The most suitable persons who could take 
over the task of Buddha were Maha Kassapa and Ananda. 


When Buddha entered Nirvana In the city of Kusinagara, Maha Kassapa was 
still propagating the Dharma In the northern country. He Immediately returned 
to Kusinagara when he received the news. Everyone was deeply grIieved by 
the departure of the Buddha. 


Seven days after Lord Buddha entered Parivirvana. Maha Kassapa finally 
arrived. When he saw the feet of the Buddha stretching out from the coffin, 
he made an obeisance to the Buddha and said, "Lord Buddha, the Great 
Saviour, we wIll follow your sfeps. 


After that, the feet of the Buddha were back 1nto the coffin and He finally 
entered Nirvana. Thereupon, Maha Kassapa took the responsiIbility for the 
spreading of the Dharma. 


Ninety days after the Buddha entered Parinirvana, a Great Assembly was held 
to apree upon the text of the Buddha's Teachings. 

The FEirst Council headed by Maha Kassapa, Ananda, Aniruddha, Upali and 
Purna was formed and was preside over by Maha Kassapa. When the Buddha 
was alive, Sariputra and Maha Mollagana were the Buddha's right-hand men. 


934 


Maha Kassapa seldom participated 1n religious activifIes, but he practised the 
Way dilipently. When the Buddha and His two chief disciples entered 
Nrrvana, Maha Kassapa unexpectedly took the responsibility of leading the 
Order. Thus 1t can be seen that his attainment and virtue were Indeed great. 


About thirty years after the assembly of the First Council, Maha Kassapa 
entered Nirvana. He entrusted his duties to Ananda, then he leaped 1nto the alr 
and went to the Buddha's pagoda to pay homage and make offerinøs. 

When he returned to Savatthi, he paid a visit to King AJatasatru to make hIs 
farewell. But the guards said that the King was asleep and should not be 
disturbed. Hence he left the palace and came to the Kukkutapada Mountain. 
The Kukkutapada resembled the shape of the three feet of a cock as there were 
three small mountains standing on 1t. 


When Maha Kassapa arrived at this mountain, the three mounfains split and 
formed a seat to receive him. Maha Kassapa covered 1t with ørass and sat on 
1(. He said to himself: "I wIll preserve my body with my miraculous power 
and cover 1t with my rag robes. The three mountaIns enclosed his body. King 
Alatasatru was deeply grieved by the news of Maha Kassapa's departure. He 
went to Kukkutapada Mountain with Ananda. When they reached there, the 
three mountains opened up and they saw Maha Kassapa sitting up straight and 
meditating. In addition, his body was covered with Mandara flowers. They 
both paid homage and made offerings to Maha Kassapa. When they left, the 
three mounfains closed again. 


Maha Kassapa - Maha Ca-Diếp 


Ông Maha Ca-Diếp là con của một triệu phú gia trong xứ Magadha. Tài sản, 
ruộng đất, tôi tớ của ông không thua kém sự nghiệp của vua Bimbisara. Ông 
Maha Ca-Diếp là bậc trí tuệ hiểm có trong đời. Vừa lớn lên, ông đã tỏ ra người 
không màng của cái, lại còn nhờm gớm ái tình nhục dục. Vâng lời cha mẹ, 
ông buộc lòng phải cưới một người vợ rất xinh đẹp tại thành Vesali. Gặp cô 
này cũng đồng tánh nhờm ghét ái tình nên hai vợ chồng sông chung nhau tròn 
12 năm mà không gần gũi nhau. Hai vợ chồng ô ông Maha Ca- -Diếp cũng đồng 
có chí nguyện xuất gia tìm đạo giải thoát, nên hằng tập tánh ăn ở giản dị. Ngủ 
chung trong một căn phòng rộng lớn, trên hai cái sạp nhỏ thấp: một đêm nọ, 

ông chồng thấy một con rắn đen vô phòng, lại xâm xâm phóng ngay cánh tay 
của bà vợ đang bỏ thòng xuống đất trong lúc ngủ quên. 

Ông Maha Ca- -Diếp lật đật chạy lại kéo tay vợ lên giường. Giật mình thức dậy, 
bà vợ nghi chồng mình có tư tưởng không tốt. Hai vợ chồng mới nghĩ rằng 


Đà 


nếu kéo dải sự sống chung như thế này, ất có ngày sẽ nguy hại cho sự trinh 
khiết đã giữ gìn từ lâu, nên định tách ra mỗi người đi một hướng, tìm nơi ân 
dật tu hành. Cha mẹ đã qua đời, vợ chồng ông Maha Ca- -Diếp giải quyết cuộc 
xuất gia rất dễ dàng. Hai ông bà phóng thích tôi-trai tớ-gái, bán hết gia tài sự 
nghiệp lây tiền bố thí cho người nghèo khổ, rồi chia tay nhau ra đi, mỗi người 
một hướng tìm thầy học đạo. 


Khi đức Phật đến Vương Xá, ông Maha Ca-Diếp đến xin qui y thọ giáo chăng 
bao lâu ông đắc quả A-La-Hán và trở thành một vị Đại Đệ-tử, tín cân nhất của 
Đức Bồn-Sư. Sau bà vợ được xuất gia làm Tỳ-Kheo-ni đắc quả A-La-Hán. 
Kinh sách ghi răng, đức Phật tặng y Ca-sa của Ngài cho Đại-Đức Maha Ca- 
Diếp và đối đãi ông như người bạn thân. 


Khi đức Phật 80 tuôi, ngài nhập diệt tại rừng cây sa-la song thọ ở Câu-Thi- 
Na. Lúc đó các đại đệ tử như các ngài Xá-Lợi-Phất, Mục-Kiên-Liên, La-Hầu- 

„ bà Da-Du-Đả-La đều đã nhập diệt rồi. Ngài Ca-Diếp đang đi hoằng hóa 
nơi xa cùng mây trăm tỳ-khưu, khi nghe tin thì vội đi về Câu-Thi-Na ngay. Ai 
ai cũng tỏ vẻ buồn bã, có người than khóc; duy có một người thuộc nhóm Lục 
quân tỳ-khưu tỏ vẻ vui thích vì cho rằng từ nay không còn có ai kiềm chế bắt 
bẻ mình nữa. Mấy tỳ-khưu định cho kẻ ấy một bài học nhưng ngài Ca-Diếp 
ngăn lại, chỉ giảng cho họ hiểu mà thôi. 


Bảy ngày sau, khi ngài Ca-Diếp về tới Câu-Thi-Na thì mọi người đang lo làm 
lễ trà tỳ nhưng đốt lửa mà lửa không bốc lên nồi! Ngài Ca- -Diếp không cầm 
được nước mắt. Đức Phật ló hai chân ra cho ngài thấy, sau đó thâu hai chân 
lại và dùng chân hỏa tam muội cho ngọn lửa nối lên tự trà tỳ kim thân. 

Từ đó trở đi, tất cả gánh nặng của Giáo Hội đẻ nặng lên vai vị đầu đà gân S0 
tuổi. Ai cũng tưởng rằng ngài là một vị bảo thủ, không giống như hai vị Mục- 
Kiền-Liên và Xá -Lợi-Phất đầy tài năng, thần thông và đức độ, nhưng kỳ thật, 
lúc vào việc mới biết được tài điều khiển giỏi giang và tế nhị của ngài. 


Và chính ngài đã đứng ra chủ trì Kết tập pháp lần thứ nhất ba tháng sau khi 
Phật nhập diệt. Có chỗ nói rằng ngài không hòa với ngài A-Nan vì trong kỳ 
Kết tập ây ngài đã bắt bẻ ngài A-Nan nhiều tội. Thật ra, ngài muốn giúp ngài 

A-Nan băng cách khích cho gắng tập trung hết năng lực thiền quán trong ngày 
hôm đó, đến đêm chứng quả la-hán và tới sáng thì dùng thần thông mà vào dự 
hội nghị. Đến khi trên 100 tuổi, ngài trao y bát cho ngài A-Nan, để ngài A- 
Nan kế thừa làm đệ nhị Tổ sư của Phật giáo. 


936 


Việc tịch diệt của ngài là một sự lạ mà ai cũng nhắc đến: Khi ngài quyết định 

nhập diệt thì ngài dùng thần thông đi đảnh lễ những nơi thờ xá-lợi của đức 
Phật rồi về từ biệt vua A-Xà-Thế là một người hết lòng ủng hộ Phật pháp, 
nhưng gặp lúc vua đang ngủ. Ngài lên núi Kê Túc (núi có hình chân con gà), 
núi tách ra cho ngài vào ngồi nhập định, đợi khi nào đức Di-Lặc xuống thì sẽ 
ra bái kiến, giúp ngài giáo hóa chúng sinh. Rồi núi khép lại. Khi vua A-Xà- 
Thế cùng ngài A-Nan chạy lên núi thì núi mở ra cho hai vị thấy ngài Ca-Diếp 
đang nhập định, hoa rải xung quanh. Hai vị đảnh lễ xong thì núi khép lại! 


Đẹp thay, cuộc đời tu hành và phụng sự Đạo pháp của ngài Đại Ca-Diếp! 
-—=0oÖ0--- 


Maha-Maya — Maha Hoàng hậu, mẹ cuả Thái tử Tất-đạt-ta 


Maha-Maya - More than 2,500 years ago, there was a king called 
Suddhodana. He married a beautiful Koliyan princess named Maha Maya. 
The couple ruled over the Sakyas, a warrior tribe living next to the Koliya 
tribe, 1n the north of India, in what 1s now known as Nepal. The capital of the 
Sakya country was laid out across the foothills of the Himalayas and called 
Kapilavatthu. 


Queen Maha Maya was the daughter of King AnJana ofthe Koliyas. Such was 
her beauty that the name Maya, meaning ”vIsion” was gIven to her. But 1t was 
Maya$ virtues and talents that were her most wonderful qualities, for she was 
endowed with the highest gIfts of intellieence and pIety. King Suddhodana 
was Iindeed worthy of his lovely wlife. He himself was called "King of the 
Law” because he ruled according to the law. There was no other man among 
the Sakyas more honored and respected. The king was admired by his nobles 
and courtlers, as well as by the householders and merchants. Such was the 
noble family from which the Buddha was fO arIse. 


One full moon nipht, sleeping 1n the palace, the queen had a vIvid dream. She 
felt herself being carried away by four devas (spirifs) to Lake Anotatta 1n the 
Himalayas. After bathing her In the lake, the devas clothed her in heavenly 
cloths, anointed her with perfumes, and bedecked her with divine flowers. 
Soon after a white elephant, holding a white lotus flower 1n 1fs trunk, appeared 
and went round her three times, entering her womb through her right side. 
Finally the elephant disappeared and the queen awoke, knowing she had been 
delivered an Iimportant message, as the elephant 1s a symbol of øreatness 1n 
Nepal. The next day, early in the morning, the queen told the king about the 


SE) 


dream. The king was puzzled and sent for some wIse men to discover the 
meaning of the dream. 


The wIse men said, “Your Malesty, you are very lucky. The devas have chosen 
Our queen as the mother of the Purest-One and the child w1ll become a very 
øreat being." The king and queen were very happy when they heard this. 


They were so pleased that they Invited many of the noblemen In the country 
to the palace to a feast to tell them the good news. Even the needy were not 
forgotten. Food and clothes were ø1ven to the poor people 1n celebration. The 
whole kingdom walIted eagerly for the birth of the new prince, and Queen 
Maya enJoyed a happy and healthy pregnancy, living a pure life for herself 
and her unborn chil1d... 


According to Buddhist tradition, the Buddha-to-be was residing as a 
bodhisattva 1n the Tusita heaven, and decided to take the shape of a white 
elephant to be reborn on Earth for the last trme. Maya gave birth to Siddharta 
c. 563 BCE. The pregnancy lasted ten lunar months. Following custom, the 
Queen returned to her own home for the birth. On the way, she stepped down 
from her palanqun to have a walk under the Sal tree (Shorea robusfa), often 
confused with the Ashoka tree (Saraca asoca), 1n the beautiful flower garden 
of kumbimI Park, Lumbimi Zone, Nepal. Maya Devi was delighted by the park 
and gave birth standing while holding onto a sal branch. Legend has 1t that 
Prince Siddhartha emerged from her right side. It was the eighth day of AprI. 
Some accounts say she gave him his first bath In the Puskarini pond In 
Lumbimi Zone. But legend has 1t that devas caused 1t to rain to wash the 
newborn baby. He was later named Siddhartha, "He who has accomplished 
his goals” or “The accomplished goal"”. 


Scholars generally agree that most Buddhist literature holds that Maya died 
seven days after the birth of Buddha, and was then reborn In the Tusita 
Heaven. Seven years after the Buddha's enlightenment, she came down fO vISIt 
Tavatimsa Heaven, where the Buddha later preached the Abhidharma to her. 
Her sIster PraJapati (Pali: PaJapati or MahapaJapat Gotami) became the 
child's foster mother. 


After Siddhartha had attained Enlightenment and become the Buddha, he 


visited his mother 1n heaven for three months to pay respectfs and to teach the 
Dharma. 


936 


Hoàng Hậu Maha Maya 


Căn cứ theo sách xưa Đại Đường Tây Quốc Ký của ngài Huyền Trang: Vua 
Tịnh Phạn (Suddhodana), đã trị vì vương quôc nhỏ của bộ tộc Sakya (Thích 
Ca), phía Bắc Ân Độ có chu vi khoảng chừng 4.000 lý (1. 880 km2) có vợ là 
Bà hoàng hậu Maha Maya (Mahamaya), trong lúc ngủ đã nằm mơ thấy một 
luồng ánh sáng của một con voi quý mảu trăng (bạch tượng) có sáu chiếc ngà 
(*) bay đến nhập vào thân thể bà, làm bà thụ thai với một niềm hoan hỷ tràn 
đây. 


(5) Voi trắng có 6 ngà được biện giải như sau: Bởi vì, Voi trắng có 6 ngà 
rất quý ¡ hiếm khó tìm, (vì thông thường Voi chỉ có 2 Ngà và rất ít thấy Voi 
màu trắng), nó có sức mạnh rất hùng dũng lúc nào cũng ấi tới. Sảu ngà 
biểu tượng Bồ Tát với hạnh nguyện cứu nhân độ thế, bởi Lục Độ Ba La 
Mật là: Bô thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tình tấn, Thiền định và Trí tuệ. 


Cách đây 2.633 vào năm 624 trước công nguyên. khi Bà hoàng hậu sắp đến 
ngày sanh, có xin phép nhà vua trở vê quê nhà để sanh theo đúng cô tục của 
Ấn Độ, đàn bà có chồng lúc sanh nở phải trở về nhà cha mẹ, khi đi đến khu 
Vườn Ngự Uyễn Lâm Tỳ-Ni (Lumbini), cách thành Ca- -fÿ-la-vệ (Kapilavastu) 
khoảng 15 km, của vua Thiện Giác, thuộc nuớc Ân Độ, nay là xứ 
Ruminidhehi, thuộc quản hạt Aouth, phía Tây Nam thuộc xứ Népal, Bà cho 
đoàn xa giá ngừng lại để nghỉ ngơi, Bà nhìn thấy một đóa hoa Vô Ưu màu 
trăng tuyệt đẹp nở ra duy nhất sau cả ngàn năm cây cô thụ đã tồn tại ở công 
viên này (theo người địa phương kế lại), rồi đưa tay trái ra để định hái hoa này 
làm động bào thai, từ đó trong nách trái Bà hạ sanh ra thái tử Tất Đạt Đa 
(Siddhartha - nghĩa là "toại nguyện”), lúc mặt trời vừa mọc, nhằm đúng ngày 
có đêm trăng tròn tháng hai (Vesak) của Ấn Độ, Theo lịch Ấn Độ, tháng Vesak 
tương đương với tháng 4 âm lịch Trung Hoa. 


Do vậy, ngày sanh của thái tử Tất Đạt Đa tức Đức Phật Thích Ca sau này phải 
là ngày 15 (rằm) trăng tròn tháng 04 âm lịch từ năm 624 trước công nguyên 
và được biết Ngài nhập niềt bàn vào rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, 
cho nên Phật Lịch năm 2016 sẽ là 2560. Bởi vì, lây 544 + 2016 = 2560. Còn 
Đại Lễ Phật Đản năm 2016 sẽ là 2640. Bởi vì, lấy 624 + 2016 = 2640 hay nói 
khác đi, lây 2560 + 80 (tuổi thượng thọ của Đức Phật) = 2640. 


Sau khi sanh ra được 7 ngày thì Hoàng Hậu tức thân mẫu của Ngài qua đời, 
cho nên Ngài được bà dì Maha Ba Xà Ba Đê (Maha PaJapatI GotamI), trực 
tiêp nuôi nâng, dạy đô theo lời trăng trôi của Hoàng Hậu, tên riêng của Ngài 


330 


là Sỉ Đác Ta (Tất Đạt Đa), tên giòng họ Ngài là Gotama (Cô Đàm). Vì giòng 
họ nây thuộc bộ lạc Sakya (Thích Ca), cho nên sau nây có danh hiệu Sakya 
Muni (Thích Ca Mâu N)) thuộc bộ lạc Thích Ca. 


Ngài sanh ra đi 7 bước, mỗi bước có hiện ra một hoa sen nâng đở chân Ngài 
và tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuông đât băng ngón tay trỏ, Ngài đọc bài 
kệ như sau: 


Thiên thượng thiên hạ  _E  F 

Duy ngã độc tôn Hệ 4 Xí ĐỸ 

Nhất thiết chúng sanh — Đ 4 

Giai hữu Phậttánh ‡## 3ï #8 ‡È 
Tạm dịch: 

Trên trời và dưới đất 

Chỉ có ta trên hết 

Tất cả chúng sanh đều 

Có tánh thể trí huệ. 


Các học giả sau này thường đồng ý rằng phần lớn kinh điển Phật giáo cho 
rằng hoàng hậu qua đời sau khi sinh thái tử 7 ngày, và tái sinh vào cõi trời 
Đạo Lợi, nơi mà sau đó Phật đã thuyết Vi diệu pháp cho bà. Em gái Maha 
Pajapati trở thành mẹ kế của thái tử. 


Sau khi thái tử đắc đạo và trở thành Phật, ngài đã đến thăm mẹ ở cõi trời trong 
3 tháng đê thê hiện sự kính trọng và thuyêt pháp. 


-—-0oO0--- 
Mahamudra — meaning “great seal”, a profound system of meditative practice 
(SKT) -  where the primary focus 1s the nature of mind 1tself. 


The term “Mahamudra' 1s Sanskrit. 'Maha” means “great” and refers to great 
bliss, and “mudra` here means “non-deceptfive” and refers to emptiness. 
Mahamudra 1s the union of great bliss and emptiness. 

Mahamudra Tantra 1s defined as a mind of fully qualified clear light that 
experlences great bliss and realizes emptiness directly. Actual Mahamudra 1s 
necessarily a realization of Highest Yoga Tantra. 


Mahamudra Tantra Is a sinple mind that 1s both bliss and wisdom: 1t 
experlences great bliss and realizes emptiness directly. It 1s a collection of 
merit that 1s the main cause of a Buddha”s Form Body, and a collection of 
wIsdom that 1s the main cause ofa Buddhaˆs Truth Body, or Dharmakaya. 


940 


When we traIn In the medifatlons of Mahamudra Tantra we are transforming 
Our confinuously residing body and mind Into a Buddha”s Form Body and 
Truth Body. Mahamudra Tantra, therefore, øIves inconceivable meaning to 
Our lIÍe. 


Mahamudra - Đại Thủ Ấn - có nghĩa là Dấu Ấn Lớn và là pháp môn đưa tới 
chứng ngộ rằng tất cả những phương diện của kinh nghiệm đã được đóng dấu 
ân bởi niết bàn (tức đại an lạc) hay là tánh không. Nó còn được gọi là Đại 
Biểu Tượng, có nghĩa là tất cả các trạng thái và hình thức và thế giới đều là 
biểu tượng được hiển lộ của tánh không và niết bàn. Đại Thủ Ân là pháp môn 
nhìn thăng vào tánh của tâm. 


Zasep Tulku Rinpoche đã nói rằng "Đại Thủ Ấn không có gì đặc biệt. Nó chỉ 
là nhìn tâm. Nó không thực sự là một thứ gì của Ấn Độ hay Tây Tạng. Nó 
không phải là văn hóa hay tôn giáo. Chỉ là nhìn tâm thôi." 


Đại Thủ Ản-~ Mahamudra: là một phép thiền quán khảo sát nội tâm, nhằm 
loại trừ tất cả ảo tưởng và phú chướng từ đời vô thỉ đã bao phủ dầy đặc bản 
tâm. Tuy nhiên trước khi thực sự tiến bước trên con đường quán chiếu, hành 


giả cân trải qua một sự "dự bị tu tập”. Có dự bị kỹ cảng thì tiễn tu mới thuận 
lợi và chăc chăn. 


Điều trước tiên là phải ý thức răng có được thân người là một điều hy hữu. 
Trong các Kinh, đức Phật vẫn thường nhắc nhở: thân người khó được, nhưng 
lại dễ mất. Cái chết luôn luôn đến quá sớm, quá bất ngờ. Khi nó đến thì ngay 
cả gia đình, bạn bè, tài sản, danh vọng đều bất lực không cứu giúp gì được 
cho ta, chỉ có những hành động tạo tác trong lúc sống là đi theo ta như hình 
với bóng mà thôi. Do đó, trong lúc thân thể còn khoẻ mạnh, lưng chưa còng, 
mắt chưa lòa, ta hãy cỗ gắng sông một cuộc đời ý nghĩa bằng cách đem lại an 
vui và hạnh phúc cho mọi người, thương yêu và thông cảm lẫn nhau. Được 
vậy, ngày ra đi ta có thể mỉm cười với tâm hồn thanh thản. 


Tiếp theo ta quán chiếu rằng không phải chỉ có riêng một mình ta chịu đau 
khổ, mà tất cả chúng sanh đều như vậy. Ngay cả một con bọ nhỏ cũng cố gắng 
vùng vẫy chạy thoát khi bị lùng bắt. Hãy nghĩ lại xem, đời sông và hạnh phúc 
của ta đều liên quan và tùy thuộc rất nhiều người, do đó ta không thê làm ngơ 
đi tìm hạnh phúc cá nhân và bỏ quên những người khác. Suy nghĩ được vậy 
mới có thê khởi lòng thương yêu và cứu giúp tất cả mọi người. Khởi tâm xong 
chưa đủ, ta cần phải thực hiện. Nhưng làm sao thực hiện được khi chính bản 
thân ta chưa trừ được tham sân s1, phiền não, chưa làm chủ được thân tâm. Do 


941 


đó điều quan trọng thứ hai là làm sao đạt được giác ngộ giải thoát một cách 
nhanh chóng hầu cứu giúp tất cả chúng sanh. Muốn vậy ta cần phát Bồ Đề 
Tâm (Bodhicitta), tức phát nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh. 


Hai điều trên, phát nguyện giải thoát khỏi luân hồi và nguyện thành Phật để 
cứu độ chúng sanh, là những nên tảng căn bản nhưng tối quan trọng trong việc 
chuẩn bị và chuyển hướng tâm linh cho hành giả. Sau khi phát nguyện mạnh 
mẽ, ta có thê bước sang phân thực tập sơ khởi, hay dự bị tu tập. Phần này 
nhằm mục đích thanh lọc, tiêu trừ những nghiệp chướng thô kệch, giúp ta tích 
tụ thêm nhiều công đức để sau này ít gặp trở ngại và tiễn nhanh đến đạo quả. 
Phần thực tập sơ khởi đầu tiên là lạy Phật. Trong lúc lạy Phật, ta phải quán 
chiếu luôn sự quy y Tam Bảo, khởi lòng tin chắc răng nương về Tam Bảo là 
phương tiện duy nhất giúp ta thoát khỏi sự lặn hụp trong đau khô của luân hồi. 
Lạy Phật cũng giúp ta chừa bỏ tánh công cao ngã mạn, và sự kham nhẫn chịu 
đựng sẽ tây trừ bớt những nghiệp xấu của ta. 


Bài thực tập kế là thiền quán về Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva méditation). 
Pháp này cũng nhằm tẩy trừ nghiệp xâu. Tiếp theo sau là cúng dường Mạn Đà 
La (offrande du Mandala), phân này giúp ta tích tụ rất nhiều công đức. Cuối 
cùng là bài tập vê Guru Yoga, phần này củng cố mối giây liên hệ giữa ta với 
vị Thầy (Lama hay Guru) và tất cả những vị Tổ trong tông phái. Qua trung 
gian bài thực tập này ta tiếp nhận được sự chân truyền và gia hộ của chư Tổ. 


Sau khi hoàn tất phần tu tập dự bị cũng như nghe giảng giáo lý và suy tư về 
những chỉ thị của vị Thầy, ta có thể bước vào phần chính của thiền Đại Thủ 
Ấn: đó là tu tập miên man về pháp Định Tâm (Samatha) và quán chiếu thâm 
sâu (Vipasyana). Thành tựu pháp Định Tâm sẽ giúp ta nhận ra (hay nhận lại) 
bốn tánh của tâm. Quán chiếu thâm sâu sẽ giúp ta thực chứng "tánh Không" 
(Vacuité, Sunyata) hay thực tướng của vạn pháp. Tu tập đứng đẫn và thành 
tựu được hai pháp này chắc chắn sẽ gột sạch vô minh và tất cả phiền não từ 
lâu đã phủ dày tâm ta. 
--0O0--- 


Mahanama - A Sakiyan raJa, son of Amitodana; he was elder brother of 
Anuruddha and cousinn of the Buddha. When the Sakiyan familles of 
Kapilavatthu sent theIr represenftatives to Join the Order of their distinguished 
kinsman, Mahanama allowed Anuruddha to leave the household, he knowIng 
nothing of household affairs. but according to Northern sources he was son of 
Dronodana. Ananda was a brother (or, at least, a step brother) of Mahanama, 


942 


for there Ananda”s father 1s øiven as Amitodana, where Mahanama"”s father 
1S called Sukkodana and Ananda”s Amitodana. 


Mahanama showed great generosity to the Sangha, and was proclaimed best 
of those who gave cholce alms to the monks. Once, with the Buddha"s 
permission, he supplied the Order with medicaments for three perIods of four 
months each. The Chabbagsiya, always 1ntent on mischIef, tried 1n vain to 
discourage him, adds that this was during the perlod of want experienced by 
the Buddha and his monks at VeranJa. At the end of the year, Mahanama 
wished to continue the supply of good food to the Buddha and his monks, but 
the Buddha refused hIs permission. 


Mahanama was a devoted follower of the Buddha and wished to understand 
the Doctrine. The books record several conversations between him and the 
Buddha, and Ananda, Godha, and Lomasavangisa (see Mahanama Sutta and 
Lomasavangisa). Once when the Buddha arrived at Kapilavatthu he asked 
Mahanama to find him lodging for the night. Mahanama tried everywhere 
wWwIthOout §uccess... 


Mahanama - A member of the Shakya tribe 1n Kapilavastu, India. He gave 
his maidservants daughter away 1n marriage to Prasenajit, the king of Ko- 
sala, claiming her to be his own daughter. Virudhaka, the son of PrasenaJIt 
and this woman, motivated by a grudge he bore against the Shakyas because 
of this deception, later killed the maJorty of the Shakyas. According to the 
“Increasing by One Agama Sutra”, when King Virudhaka attacked the 
Shakyas, Mahanama asked the king to grant him one wish. That was that the 
king allow the Shakyas to escape for as long as he, Mahanama, could remain 
under water. Virudhaka granted his wish, and Mahanama remained under 
water for so long the king wondered what had happened. The king sent some 
aftendants Into the water to find him, and they discovered Mahanama tied his 
haIr to the root of a tree and drowned. Mahanama had sacrificed his life to 
save the Shakyas. It 1s also said that Mahanama frequently offered medicine 
to the Buddhist monks. According to The Fivefold Rules of Discipline, 
Mahanama was Shakyamunis cousin and Aniruddha's brother. 


Hộ Pháp Maha-Nama - Mahanama 


Cư sĩ Mahanama một vương tử trong lãnh thổ Sakyan (Thích-Ca). Ông là “con 
nuôi” của hoàng thân Amitodana (em vua Tịnh Phạn, Suddhodana), và là anh 


943 


cả Thánh Tăng A-Nậu-Lâu-Đà (Anuruddha), tức là anh em chú bác ruột với 
đức Phật. 


Khi mọi gia đình trong họ tộc Thích-Ca lần lượt gởi người đại diện, tham gia 
vào tăng đoàn đạo Phật, thì Mahanama khuyên em minh làm việc đó. Một vài 
tư liệu tiết lộ rằng, chính Mahanama muốn theo chân Phật, nhưng nhận thấy 
Anuruddha (A-Nậu-Lâu-Đà, hay A-Na-Luật) vóc dáng thư sinh, thân thể ốm 
yếu, không đãm trách nổi việc nặng nhọc, cai quản gia tài và chăm sóc mẹ 
già, nên ông khuyến khích em noi gương đức Phật. Còn ông thì khoẻ mạnh, 
lực lưỡng hơn, có thê gánh vác trách nhiệm nặng nề ấy. 


Nhưng có nguồn tư liệu khác lại nói rằng, Mahanama vốn là con của hoàng 
thân Dronodana, hay có thể là anh em cùng cha khác mẹ với A-Nan-Đa 
(Ananda), người cháu ruột được hoàng thân Amitodana nhận làm con nuôi. 
Mahanama không xuất gia được, vì “mẹ đẻ” ngăn cản, và vì ông là một đứa 
con chí hiếu, không dám cưỡng lại thân mẫu. 


Còn lý do trên nói rằng, Mahanama là người có thân thể cường tráng, tình 
nguyện nhận lãnh trách nhiệm cai quản gia tài thay thế em, xem ra không 
thuyết phục cho lắm. Nhưng chúng tôi vẫn ghi vào, đúng như những gì được 
tìm thấy. Như vậy, tên cha thật của Ngài A-Nan-Đa là Dronodana, và tên cha 
thật của Mahanama là Sukkodana. Hai hoàng thân nầy không phải là ai xa lạ, 
mà họ là hoàng đệ của vua Tịnh Phạn (Suddhodana RaJa). 


Khi còn tại gia, Mahanama đã tỏ ra vô cùng rông rãi, trên phương diện dâng 
cúng bốn thứ cần dùng đến đức Phật và tăng chúng. Ông được khen tặng là 
người bố thí các vật dụng dồi dào nhất. Một lần nọ, với sự cho phép của đức 
Phật, ông đã cung cấp thuốc men cho tăng chúng liên tiếp ba lần, mỗi lần suốt 
bốn tháng. 


Sự rông rãi của Mahanama đã làm cho nhóm “sáu luận sư ngoại đạo” 
(Chabagsiya)* ganh tỊ. Họ tìm mọi cách đê làm cho ông nãn lòng, giảm ổi 
hay không nhiệt thành ủng hộ Phật giáo, nhưng họ đã thât bại. 


(*Chabaggiya, hay nhóm sáu luận sư ngoại đạo gồm : 1/Assaji, 2/Punabhava, 
3/Panduka, 4/Libhitaka, 5/Mettiya, và 6/Bhummajaka). (Chú ý: “Assaji” nây 
không phải là một trong Š vị Kiêu- Trân-Như). 


Và để gây tiếng đồn không tốt cho đạo Phật, nhóm sáu luận sư (Chabaggiya) 
ây đã tuyên truyền rằng, “Đó là thời gian, ông Cồ-Đàm và đám đệ tử có mặt 


944 


tại Veranja, muốn dùng Mahanama làm gương mẫu bó thí, để kích động lòng 
ham danh “mạnh thường quân” của những người giàu có khác”. 


Khi dân chúng nhẹ dạ bắt đầu tin những lời đồn ấy. Họ, bàn tán xôn xao, nên 
cuôi cuộc làm phước (dâng thuôc) trọn năm đó, đức Phật đã khuyên 
Mahanama không nên tiêp tục nữa. 


Mahanama là một tín đồ thuần thành của đức Phật. Ông lúc nào cũng không 
chán nghe và hiểu giáo lý giải thoát. Kinh điển đã ghi lại nhiều cuộc đàm 
thoại, giữa ông và đức Phật, cũng như giữa ông và A-Nan-Đa, hay giữa ông 
và tỳ-khưu Godha lẫn Lomasavangisa, hai sa-môn quen thân khác. (Theo 
Mahanamasutta và LomavangIsa). 


Một lần nọ, đức Thế Tôn trở lại kinh đô Ca-Tỳ-La-Vệ (Kapilavatthu), Phật 
nhờ Mahanama tìm chỗ để Ngài nghỉ qua đêm. Mahanama tìm khắp nơi, 
nhưng không thấy chỗ thích hợp. Ông bèn yêu cầu Phật tạm ngự trong “biệt 
thự” của một người thuộc giòng họ, tên là Bharandu Kalama. 

Và dường như ông không muốn bị khó xử, trước sự “bất đồng ý kiến”, giữa 
Phật và người bà con này, nên sau khi đưa Phật đến nơi, Mahanama liền về 
nhà, thay vì ở lại hầu chuyện cùng đức Phật. Sáng hôm sau Mahanama đến 
thăm Phật, thì hay rằng Bharandu đã rời Ca-Tỳ-La-Vệ, và sẽ không bao giờ 
trở lại. 


Một dịp khác, Mahanama đến thăm Phật ở chùa Nigrodha, nơi đức Phật đang 
nghĩ dưỡng, sau một cơn bệnh nặng. Vì không biết tình hình sức khỏe hiện tại 
của Phật, nên vừa gặp Phật ông đã đặt câu hỏi liên quan đến vẫn đề “định tâm 
có trước hay trí tuệ có trước”. Lúc đó A-Nan-Đa (Ananda) cũng hiện diện, và 
không muốn Phật bị mệt, ông liền mời Mahanama đi chỗ khác, để ông giảng 
giải thế. (Theo Sakka sutta). 


Về “đời tư”, thì Mahanama đã dang díu với một cô gái nô lệ, tên là 
Nagamunda, sinh ra một ái nữ xinh đẹp, tên Vasabhakhattiya. Khi vua Ba-Tư- 
Nặc (Pasenadi) có nhã ý muốn cưới một thứ phi thuộc vọng tộc Thích-Ca 
(Sakyan), thì phía đàng gái không tiện từ chối. Hai bên đã đồng ý, bằng cuộc 
thõa thuận ở sảnh đường Mote. 


Nhưng sau đó Mahanama lại khuyên phía vương tộc Thích-Ca nên gả 
Vasabhakhattiya (có mẹ là nô lệ) cho vua Ba-Tư-Nặc. Khi đưa dâu đên nơi, 
Mahanama làm bộ ngôi chung bàn, ăn với cô dâu vài miêng lây lệ, thì có người 


945 


mang tin “đặc biệt” đến, làm cho Mahanama không kịp nuốt miếng cơm đầu. 
Ong phải xin lôi đàng trai, đê từ giã. Trước khi đi, ông còn bảo 
Vasabhakhattiya cứ tiêp tục dùng bữa, như có mặt ông vậy. 


Sự gả cưới bất minh ấy chính là một trong những nguyên nhân gây ra thù hận 
sau này. Đó cũng là lý do Mahanama từ đó cảm thấy lương tâm không yên. 
Ông đã tìm cách “bôi bồ tinh thần” trong giáo lý của Phật, để hy vọng hóa giải 
sạch sẽ, những gì đeo dính nơi tâm. Khi gặp Phật Mahanama là người vẫn đạo 
nhiều nhất. 


Hai bài kinh Cula Dukkhakkhandha Sutta và Sekha Sutta, là hai bài kinh mà 
đức Phật đã thuyêt riêng cho Mahanama nghe. 


Chỗ dựa trong thâm tâm của Mahanama là chuộc lỗi bằng cách trở thành 
người cúng dường thực phẩm đồi dào, và thường xuyên nhất đến chư tăng. 
Như nguyện vọng của ông đã từng đeo đuổi nhiều lần trong những tiền kiếp 
cũng không phải nhỏ. Nhất là vào thời Phật Pudumuttara. Khi ấy, tiền thân 
Mahanama là một gia chủ giàu sang, và chứng kiến Phật ban bố vai trò ấy cho 
một đệ tử nhiều đức hạnh. Và tiền thân (của Mahanama) ấy đã phát nguyện 
sẽ hành động đề đạt được phẩm vị đó. 


Trong Tam tạng kinh điển (Tipitaka), cái tên “đại thí chủ Mahanama” được 
xếp hạng cao với những Tín Đồ thuần thành của đức Phật, cở Tu-Đà Cấp Cô 
Độc (Sudatta Anathapindika), và đại tín nữ Visakha. 


Kinh Samantapasadika nói rằng Mahanama lớn hơn Phật một tuổi, và sau 
cùng ông đã đắc quả Tư-Đà-Hàm (Sakadagamn). 


(Tuệ Lạc - Phật Học Theo Kinh Điền Pali) 
---oÖ0o--- 
Maha-Pajapati Gotami — Ma-ha Ba-xà-ba-đề kế mẫu cuả Thái tử Tất-Đạt-ta 
Maha Pajapati Gotami, Founder of the Order of Nuns 
PaJapatIi GotamI was the Buddhas foster mother as well as his maternal aunt. 


King Suddodhana married both sIsters Maya and younger sister GotamI. 
When queen Maha Maya died on the 7th day of the birth of Prince Siddattha 


946 


her younger sIster from that day became the queen and foster mother of the 
prInce. 


She felt miserably and lonely when Prince Siddhartha, Rahula his son and her 
own son Nanda renounced the worldly life for the higher life by entering the 
Noble Order. King Suddhodana also had passed away on attaining ArahatshIp. 
Ordination was now foremost In her mind. 


She approached the Buddha on his visit to Kapilavathu and asked for the boon 
of forming the Order of the Nuns. But three times the Buddha turned down 
the request. She was deJected and returned home. Soon 500 maidens gathered 
round her. They too, felt the urge either through bereavement or followIing 
their beloved kith and kin to seek ordination. 


So she determined to make amends. She shaved her hair and donned the 
vellow robe. Her 500 followers followed her example. Kapilavastu was 
separated from Jetavana monasftery by a distance of 357 miles. She covered 
the distance with her followers by foot although varlous chieftains and lords 
placed charlots at their disposal. The dusty roads in those days were qulIte 
unlike the roads of the present day. There were no pavements or sealed 
surfaces. The gentle feet of Maha PaJapati Gotami were unused to such rough 
conditions. At the end of the Journey they were thoroughly exhausted and 
travel-worn. The march caused a great stIr In the district through which they 
passed. Such a walk attracted attention and soon the crowds lined the route. 
She felt that in the circumstances 1t was not fitting that she should court a 
refusal by the Buddha. So she and her 500 companmions lingered at the entrance 
Of Jetavana monastery when to their great good fortune Venerable Ananda 
appeared. He was amazed to see hIs aunt 1n such a sorry sfate. He Inquired 
whether any calamity had befallen the royal house of the Sakyans or whether 
there was a revolt. She assured him there was nothing of the kind but told him 
the purpose of her mission. Venerable Ananda was eminently fit to play the 
role of a mediator. Again and again Venerable Ananda entreated the Lord but 
only to be refused. 


Finally, Venerable Ananda asked whether It was not possIble for a woman to 
attain the bliss of sainthood. The Buddha responded by sayIng that a woman 
could attain as well as a man and then consented to the establishment of the 
Order for Nuns, but only on eight conditions. 


These were the 8 conditions: 


947 


1.A Bhikkuni even I1f she was In the Order for I00 years must respect a 
Bhikkhu even of a day s standing. 


2. A Bhikkuni should reside within 6 hours of travelling distance to and from 
the monasftery where Bhikkhus reside for advice. 


3. On Observance days a Bhikkhuni should consult the Bhikkhus. 


4.A Bhikkhuni should spend the Vassa (rains retreaf) under the orders of both 
Bhikhus and Bhikkhunis. 


5. A Bhikkhuni should ply her life by both the orders. 


6. A Bhikkhuni should on two years obtan the hipher ordination 
(Upasampatha) by both Orders. 


7. A Bhikkhuni cannot scold a Bhikkhu. 


8. A BhikkhumI cannot advise a Bhikkhu rather it should be the other way 
about. 


When Venerable Ananda broached the news to Maha PaJapati GotamIi she was 
ølad. She wholeheartedly accepted the conditions laid down by the Buddha. 
She was true to her destiny, as not long afterwards she became an Arahant. So 
likewise dịd her companions on listening to the discourse called the 
Nandakovada Sutta by the Buddha. The King of Lichchavis built a residence 
for her and her followers at Vesall. 


One day the Buddha accompanied by eighty Maha Arahants and a huge 
concourse of Bhikkhus visited PInnacle Hall in the city of Vesall. 


At such a sight Venerable Maha PaJapati GotamI was exceedingly slad. The 
disciples were fully worthy of the Lord as he was of them. She saw that Anna 
Kondanna, Sariputta, Mogallana, Khema, Uppalawanna, Nanda, Rahula and 
his mother Yasodhara (Bimba Devi) were to predecease the Lord. She was 
determined not to tarry but that she should be the first to go. Although she was 
120 years old yet sIgns of old aøe were not vIsIble. Her hair and teeth resemble 
those of a girl of l6 years. At the moment of her resolution of obtaining 
Parinibbana the earth trembled and quaked. The thunder In the sky rent the 
air. Her compamion's likewIse soupht release. 


946 


She and her companions proceeded to meet the Lord. Compliments were 
exchanged. Although from the 7th day the prince was reared by her the 
Buddha amply repaid the debt due to her by her ordination. She gave a graphic 
pIcture of the Infancy of Prince Siddhartha. How she has fed and bathed the 
prince. 


In the meantime people from far and near flocked to the scene as the news 
spread. Diverse deItIles came. VIsva Kamma deity who by hIs psychic power 
came fo the rescue to provide much needed accommodation. 


The Buddha requested Venerable Maha PaJapati Gotami to clear doubts about 
her sainthood. Then she paid tribute by performing many miraculous actfs and 
all present Including the Maha Arahants marvelled. 


She and her companions underwent the gøreat release - Parinirvana. At last the 
crematlon came to pass. The Lichchavi Princes brought sandalwood for the 
funeral pyre and the caskets confaining the remains were made ready. The 
whole sky was overcast with the heavenly host during the day. The stars and 
the moon shone brilliantly overhead as night followed. People laid carpets and 
the deities held a canopy overhead. Ít was a unique ceremony the Buddha and 
the Maha Arahants øraced, so the pyre was lit and only the relics of Venerable 
Maha PaJapati GotamI remained like pearls and those of others vanished from 
the scene. These relics were placed in the Buddha's bowl and gIven to him. 
The Buddha extolled the virtues of this great Arahant. He himself had 
ordained her and been her teacher and this was said to dispel any doubts. 


The Buddha had a stupa buIlt by the LichavI Prince and the relics enshrined 
and the Buddha Himself Joined the funeral procession. This was a unique 
honour paid by the Tathagata. 


The Buddha addressing the Monks and laity declared that Venerable Maha 
Pajapati Gotami was foremost In attainments among the female Maha 
Arahants of the Noble Order. 


Kiều-Đàm-Di - Khi bà mới sinh ra thì theo như tục lệ Án-Độ thời bấy giờ, 
các thày tướng số được mời đến coi cho bà. Họ tiên đoán rằng về sau bà sẽ 
cầm đầu một tô chức lớn, vì thế tên bà mới có thêm chữ Ma-Ha Ba-Xà-Ba- 
Đè; Ma-Ha nghĩa là lớn, Ba-Xà là một nhóm đông người và Ba-Đề là người 
cầm đầu. Vì vậy, tên đầy đủ của bà là: Ma-Ha Ba-Xà-Ba-Đề Kiều-Đàm-Di. 


949 


Khi vua Tịnh-Phạn biết rằng đức Phật đã thành đạo thì ngài phái nhiều vị sứ 
thần đến thỉnh đức Phật về kinh đô Ca-Tì-La- Vệ, nhưng vị nào được nghe đức 
Phật thuyết pháp xong cũng xin xuất gia, không trở về cung! VỊ cuối cùng tuy 
cũng làm như vậy nhưng còn nhớ lời đặn của nhà vua, nên thành khẩn xin 
Phật về thăm cha nay đã già yếu. Đức Phật nhận lời. Khi về đến kinh đô, Ngài 
cùng các đệ tử đi trì bình trên đường phố. Nhà vua nghĩ rằng làm như vậy là 
hạ uy tín của hoàng gia và tỏ ý không vui về việc này. Đức Phật khuyên giải 
vua cha và nhờ đó nhà vua đắc quả tu-đà-hoàn (nhập lưu). Nhà vua bèn thỉnh 
Phật và đoàn tùy tùng về cung trai tăng. Xong, đức Phật lại giảng pháp, nhà 
vua nghe xong thì đắc quả tư-đà-hàm (nhất lai). Vào lúc ấy, hoàng hậu Ba- 
Xà-Ba-Đề cũng có mặt, được nghe pháp và bà đắc quả tu-đà-hoàn (nhập lưu). 
Và sau khi được nghe một phần của kinh Trì pháp Túc sanh truyện, nhà vua 
đắc quả a-na-hàm (bất lai). 


Về sau, khi hay tin nhà vua sắp băng hà, đức Phật về thuyết pháp cho nhà vua 

nghe lần chót và nhà vua đắc quả a-la-hán (bất sinh). Đức Phật chủ lễ trà tỳ 
của vua cha và lưu lại công viên Ni-Câu-Đà ở gần kinh đô Ca-Tì-La-Vệ ba 
tháng để hóa độ chúng sinh. 


Hoàng hậu Ba-Xà-Ba-Đề đến công viên Ni-Câu-Đà khẩn cầu đức Phật cho 
phép bà và phái nữ được xuất gia. Khi nói đến phái nữ thì người ta thường 
nhắc đến năm trăm phụ nữ, phu nhân của năm trăm vị vương tôn công tử dòng 
họ Thích-Ca đã xin xuất gia khi đức Phật trở về kinh đô, thi triển thần thông 
và thuyết pháp độ sanh. Khi nói năm trăm thì ta nên hiểu là số nhiều, không 
nên chấp là đếm đủ số năm trăm. Ngoài ra, có tài liệu nói rằng trong số năm 
trăm này có cả các góa phụ của các chiến sĩ tử trận trong cuộc chiến giữa hai 
bộ tộc Thích-Ca và Câu-Lj khi tranh chấp về việc sử dụng nước sông Rohini 
ngăn cách hai nước. Đức Phật từ chối dù rằng dì mình, mà cũng là mẹ nuôi 
của mình, khẩn cầu đến ba lần. Những người không biết hết các chỉ tiết về 
quan niệm và thái độ của đức Phật đối với phụ nữ có thể nghĩ răng Ngài từ 
chối vì còn nhiều e dè, chưa coi trọng vai trò của phụ nữ, nhưng thật ra không 
phải như vậy! 


Sau đó đức Phật trở lại thành Tì-Xá-Li (còn gọi là thành Quảng Nghiêm, kinh 
đô vương quôc Bạt-Kỳ của bộ tộc hùng mạnh Lê-Xa), ngài ngụ trong tu viện 
Trùng Các thuộc rừng Đại Lâm. 


Dù đức Phật từ chôi lời khân câu của mình ba lân, bà Ba-Xà-Ba-Đê cũng 
không nản chí, bà cùng các phu nhân còn giữ ý định xuât gia, quyêt định bỏ 
mọi thứ xa hoa, đô trang sức và y phục lịch sự, rôi xuông tóc, khoác y vàng, 


950 


đi chân không. Tất cả coi thái hậu Ba-Xà-Ba-Đề là thủ lãnh của họ. Rồi mọi 
người cương quyết cùng đi bộ từ thành Ca-Tì-La-Vệ đến thành Tì-Xá-Li 
(hành trình khoảng hai trăm cây số, kéo dài rất nhiều ngày). Trong số các 
mệnh phụ phu nhân muốn xuất gia, có cả công chúa Da-Du-Đả-La; nhưng 
thái hậu khuyên nên ở trong cung chờ coi tin tức ra sao đã. Cuối cùng, sau bao 
nhiêu ngày vất vả, xin ăn đọc đường, nghỉ dưới gốc cây, đoàn người tới được 
Đại Lâm, mệt mỏi suy yếu, áo quần lắm bụi, bàn chân rướm máu, đứng đợi 
ngoài tu viện của đức Phật. 


Sáng sớm hôm ấy, ngài A-Nan vừa ở trong tu viện ra ngoài thì trông thấy thái 
hậu và đoàn người đứng ở ngoài công. Trước sự ngạc nhiên của ngải, thái hậu 
giải thích cho ngài biết mục đích và quyết tâm của đoàn phụ nữ và cầu xin 
ngài bạch với đức Thế tôn chấp thuận cho đoàn phụ nữ được xuất gia. 


Tôn giả A-Nan nhận lời và vào tu viện trình với đức Phật, xin đức Phật chấp 
thuận cho thái hậu và đoàn phụ nữ được xuât gia. Đức Phật không châp thuận. 
Tôn giả A-Nan bạch: 


- Bạch Thế Tôn, nếu người phụ nữ từ bỏ đời sống gia đình, sống không nhà 
cửa, tu theo giáo pháp và giới luật thì có thê chứng được bôn thánh quả tu-đà- 
hoàn, tư-đả-hàm, a-na-hàm và a-la-hán hay không? 


- Này A-Nan! Người nữ xuất gia cũng có thể chứng ngộ bốn thánh quả. 


Nghe như vậy, tôn giả A-Nan có găng trình bày mọi lý lễ để xin cho thái hậu 
và đoàn phụ nữ được xuất gia. Đức Phật trả lời Tăng Ngài sẽ chấp thuận cho 
quý bà xuất gia làm tỳ-kheo-ni nếu như chịu chấp thuận tám điều mà sau này 
kinh sách gọi là bát kính pháp hay bát kính giới, tóm tắt như sau: 


1/ Một vị tỳ-kheo-nI phải cung kính đứng dậy và chào hỏi một vị tỳ-kheo, dù 
răng có lớn hơn cả về tuôi đời lân tuôi đạo. 
2/ Hàng năm, đên mùa an cư, ni chúng phải tìm đên nơi an cư của chúng tỳ- 


kheo đê nương tựa và học hỏi. 


3/ Đến kỳ bó tát, ni chúng phải cử người đến xin chúng tỳ-kheo định ngày 
ø1ờ và cử người sang giáo huân và khuyên khích việc tu học của ni chúng. 


4/ Kết thúc kỳ an cư, mỗi tỳ-kheo-ni phải thọ lễ tự tứ trước tăng chúng tỳ- 
kheo và mi chúng. 


951 


5/ Khi phạm giới luật, vị tỳ-kheo-ni phải sám hối trước tăng chúng và ni 
chúng. 


6/ Những sa-di-ni đã thọ giới thức xoa-ma-na hai năm phải cầu xin thọ đại 
giới trước cả hai chúng tăng và m1. 


7/ Tỳ-kheo-ni không bao giờ được khiển trách hay nặng lời với một tỳ-kheo. 


8/ Tỳ-kheo-ni không được vạch lỗi của tỳ-kheo nhưng tỳ-kheo được vạch lỗi 
của ty-kheo-nI. 


Khi thái hậu được tôn giả A-Nan báo tin thì bà hoan hỉ chấp thuận tuân hành 
“nghiêm trì bát kính pháp và nguyện trọn đời không vi phạm. Sau đó bà xuất 
gia. Bà đến trước đức Phật và đảnh lễ. Đức Bồn sư thuyết giảng cho bà một 
thời pháp và ban truyền cho bà một đề mục hành thiền. Bà chứng đắc đạo quả 
a-la-hán. Sau, năm trăm vị phu nhân khác cũng được gia nhập mi đoàn. Đó là 
các tỳ-kheo-ni đầu tiên của giáo đoàn. Các bà cũng đắc quả a-la-hán khi ngài 
trưởng lão Nandaka chấm dứt một thời pháp cho các bà”. 


Đức Phật Thích-Ca là vị giáo chủ đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã cho thành 
lập một nữ đoàn thê bao gồm các vị xuất gia với đầy đủ giới luật và tổ chức 
nghiêm minh. Cánh cửa đã rộng mở để cho hàng phụ nữ được xuất gia, đặc 
ân cho phái nữ gia nhập một Giáo Hội Nữ Tu Sĩ đã được ban hành. Nhiều bà, 
cỡ tuôi khác nhau, điều kiện xã hội khác nhau, từ các địa phương khác nhau, 
đã gia nhập Giáo Hội và ngay từ thời đức Phật còn tại thế, có cả ngàn vị tỳ- 
kheo-ni đắc quả a-la-hán. Trong kinh Trưởng Lão Ni Kệ, các vị tỳ-kheo-ni 
này đã viết ra “những lời tán dương, những bài thánh thi để nói lên mức độ 
phi lạc mà các bà đã kinh nghiệm trong khi xuất gia và sau đó thì thành đạt 
kêt quả”. 


Thái hậu Ba-Xà-Ba-Đề trở thành Ni sư Ma-Ha Ba-Xà-Ba-Đề Kiều-Đàm-Di, 
được đức Phật giao phó trách nhiệm mi trưởng để lãnh đạo ni đoàn. Như vậy 
là có hai hội chúng tồn tại song song. Bên Tăng Bộ có hai vị Đại trưởng lão 
là hai tôn giả Xá-Lợi-Phất và Mục-Kiền-Liên. Bên Ni Bộ cũng có hai ni sư 
trưởng là Khema và Uppalavanna. 


Ni sư trưởng Kiều-Đàm-Di lo mọi chỉ tiết không những trong việc tu học mà 
còn cả về nhiều phương diện khác như cách ăn mặc của ni chúng chắng hạn. 
Bà vận động các thí chủ xây dựng các ni viện; nhờ uy tín của bà mà ni viện 
dần dần được thành lập tại nhiều nơi. Có một chỉ tiết mà chúng ta nhận thấy 


952 


là các ni viện không bao giờ được tạo dựng nơi rừng văng; đó là nhăm bảo vệ 
cho các phụ nữ yêu đuôi. 


Như trên đã ghi, ni sư đã được đức Phật trực tiếp giảng dạy giáo pháp và giáo 
hạnh, và đã đắc quả a- -la-hán. Tất cả chư ni cùng xuất gia với bà cũng chứng 
quả a-la-hán cả, trong số đó có bà Da-Du-Đà-La là người gia nhập ni đoàn sáu 
tháng sau khi ni đoàn được thành lập. Có một chi tiết nói rằng: một SỐ ni sư 
đã nêu ra vấn đề thọ giới của ni sư Kiều-Đàm-Di không được tiến hành theo 
đúng quy tắc nên từ chối dự lễ bố tát với ni sư. Đức Phật phải đích thân can 
thiệp, tuyên bố rằng Ngài là người đã truyền giới cho ni sư. Mọi chuyện nhờ 
đó được êm đẹp. 


Theo kinh Trưởng Lão Ni Kệ thì: Khi ni sư trưởng Kiều-Đàm-Di được 120 
tuổi thì bà biết mình sắp tịch diệt. Bà nghĩ: “Nay đã đến thời ta nhập Bát-niết- 
bàn, không chứng kiến được việc Đại-bát-niết-bàn của đức Thế Tôn, việc Bát- 
niết-bàn của hai vị đại đệ tử, của La-Hầu-La, A-Nan và Nan-Đà, ta cần phải 
xin phép đức Phật”. Năm trăm vị tỳ-kheo-nI cũng có suy nghĩ tương tự. 


Các tín nữ biết tin ni sư sắp nhập Bát-niết-bản thì tỏ ra sầu muộn, bà và chư 
ni khuyên giải họ rồi cùng đi đến chỗ đức Phật, đảnh lễ Ngài và xin Ngài cho 
phép nhập Bát-niết-bàn. Bà nói: “Kính bạch bậc Cao Quý của thế gian, thông 
thường các phụ nữ gây nên những lỗi lầm rồi mệnh chung, nếu con có lỗi lầm 
gì, xIn Ngài từ bi tha thứ”. 


Kế đó, bà trình bạch việc nhập Bát-niết-bàn trước chư tăng, rồi đảnh lễ tôn giả 
La-Hầu-La, tôn giả A-Nan, tôn giả Nan-Đà. Tôn giả Nan-Đà và La-Hâu-La là 
bậc đã ly sầu, hiểu rõ các pháp hữu vi là vô thường. Riêng tôn giả A-Nan còn 
là bậc hữu học nên ràn rụa nước mắt, bà phải ngỏ lời an ủI. 


Đức Phật dạy: “Một số người còn nghi ngờ khả năng của phụ nữ tu thành quả 
vị a-la-hán. Nay đã đến lúc bà nên thi triển thần thông cho họ thây để mà từ 
bỏ tà kiến”. Ni sư vâng lời, bay lên không, thi triển nhiều phép. thần thông, 
hiện một thân thành nhiều thân, nhiều thân thành một thân, xuất hiện, biến 
mất, đi qua tường, đứng trên không v...v... cho đại chúng thấy rồi hạ xuống 
đất, đảnh lễ bậc Đạo Sư. Các ni đồ chúng của trưởng lão ni cùng nhau bay lên 
hư không, trổ uy lực thần thông rồi từ hư không hạ xuống đất, đảnh lễ đức 
Đạo Sư, xin Ngài cho phép nhập Bát-niết-bàn. Đức Phật nói: “Này các tỳ- 
kheo-mi, khi các vị ngỏ lời xin Bát-niết-bàn, Như Lai còn gì để nói, nay các vị 
hãy làm những gì nghĩ là hợp thời”. 


953 


Sau đó, Ni trưởng và chư mi phủ phục dưới chân bậc Đạo Sư, diện kiên lân 
cuôi rôi lui về tịnh xá. Các ngài cùng nhập Bát-niêt-bàn, yên lặng như ngọn 
đèn hêt dâu. 


Đám tang rất trọng thê, tôn nghiêm. Đức Phật xưa nay không bao giờ đi sau 
ai cả, thế mà trong đám tang này, Ngài đi sau cỗ xe chở quan tài của ni trưởng 
Kiều-Đàm-Di. Rõ ràng là Ngài, vị Thiên Nhân Sư, đẳng Thế Tôn, đã làm tròn 
chữ hiếu đối với người mà Ngài coi là mẹ ruột của mình. 


Nhục thê được thiêu trên hỏa đài đầy bột thơm, chỉ còn lại xá-lợi. Đức Phật 
dạy tôn giả A- Nan nhặt xá-lợi của ni sư đặt vào bát của bà, ngài A-Nan tuân 
lời rồi dâng bát lên đức Phật. Ngài cầm bát đựng xá lợi và phán rằng: “ 
Trưởng lão ni Kiều-Đàm-Di đã vượt qua biển luân hồi, đã đoạn trừ nhân phiền 
não, trở thành bậc an tịnh. Kiều-Đàm-Di là bậc hiền trí, bậc đa tuệ, bậc quảng 
tuệ và là bậc kỳ cựu trong hàng mi chúng...” 


Cái quyền lớn và đặc ân mà bà Ma-Ha Ba-Xà-Ba- Đề đã tranh đấu và thành 
công, tức quyền của nữ giới được gia nhập Giáo Hội Thánh Thiện, quả là quan 
trọng trong lịch sử tôn giáo. Chí đến ngày nay còn nhiều hệ thống tôn giáo 
Hy: thạnh trên thế giới chưa chịu nhượng quyên cho hàng phụ nữ thọ giới tu 

..Đức Phật nỗi bật là một trong số ít các vị giáo chủ của nhân loại đã nâng 
cao hàng phụ nữ lên một vị trí xứng đáng trong đời sông, bằng cách cho phép 
nữ giới gia nhập vào Giáo Hội Tyỳ-Kheo-Ni và như vậy, mở ra một chương 
sách hoàn toàn mới trong lịch sử giải phóng của người phụ nữ... 


-—=0Ö0--- 


Mahasthamaprata - Bồ Tát Đại thế chí 


Mahasthamaprapfa ¡s a bodhisattva mahasattva that represents the power 
of wIsdom, often depicted 1n a trinty with Amitabha and Avalokitesvara 
(Guanyin), especially In Pure Land Buddhism. His name literally means 
"arrival 0ƒ the great strength`"' 


Mahasthamaprapta 1s one of the Eipht Great Bodhisattvas in Mahayana 
Buddhism, along with Manlusn, Samantabhadra, AvalokItesvara, 
Akasagarbha, Kshitigarbha, Mattreya and Sarvanivarana-VIishkambhin. 


In Chinese Buddhism, he 1s usually portrayed as a woman, with a likeness 
similar to Avalokitesvara. He 1s also one of the Japanese Thirteen Buddhas In 


954 


Shingon. In Tibetan Buddhism (Tantrism), Mahasthamaprapta 1s equated with 
Vajrapani, who 1s one of his Incarnations and was known as the Protector of 
the Buddha. 


Bodhisattva Mahasthamaprapta —- A Powerful Bodhisattva That Gives 
Us Inner Strength! 


The powerful and highly revered Bodhisattva that 1s usually mistaken as 
Bodhisattva Kuan Yn (also spelled as Guan Yin, or known as Avalokitesvara, 
Kannon, Cannon, Guan Shi Ynn, Kuan Shi Yin). 


Mahasthamaprapta Bodhisattva, like Kuan Yin Bodhisattva 1s actually a 
Bodhisattva Mahasattva, which means he 1s one of those higher Bodhisattvas. 
Mahasthamaprapta Bodhisattva 1s also known 1n Chinese as Da Shi ZhI Pu 
Sa. He 1s actually one of the three sages 1n Pure Land Buddhism that can be 
differentiated from by Guan Yin Bodhisattva with the Jeweled pitcher 
adornng his⁄her crown. In Pure Land Buddhism, Mahasthamaprapta 
Bodhisattva 1s usually depicted 1n his/her female form. 


A lot of Buddhist lineage considers Bodhisattva Mahasthamaprapta as 
representing wIsdom, which makes him/her similar to BodhIsattva ManJushr. 
However, the difference, as his/her name means “arrival of great strength”, 
her form of wIsdom 1s more 1n the form 1n Inner strength 1n times of adverSIty. 


Mahasthamaprapta Bodhisattva or Da Shi ZhI Pu Sa 1s part of the Amita 
Trimty, which consists of Amitabha Buddha, Quan Yin Bodhisattva, and 
Mahasthamaprapta Bodhisattva. He/She 1s also one the Eipht Great 
Bodhisattvas in Mahayana Buddhism, here he/she 1s along with Bodhisattva 
Kuan Yin, Bodhisattva Ksitigarbha, Bodhisattvva ManJushn, Bodhisattva 
Samantabhadra, Bodhisattvva Akasagarbha, Bodhisattva Sarvanjyarana — 
Vishkambhin, and Bodhisattva Maitreya or 1s more popularly known as the 
Happy Fat Buddha. 


Some Buddhist lineages sometime equate Bodhisattva Mahasthamaprapta 
with Bodhisattva Vajrapanil, which makes her a very powerful Bodhisattva. 
Like VaJrapani Bodhisattva, she 1s also considered as a PROTECTOR OF 
THE BUDDHA. The SUTRA OF INEHINITE LIFE talks about 
Mahasthamaprapta Bodhisattva in high regards. 


m5 


lãš%I/IIR \WW/AFãm 





The Chinese Buddhist Encyclopedia has this to say about Mahasthamaprapta 
Bodhisattva: 


In the Shurangama Sutra, Mahasthamaprapta tells oƒ how he gaimed 
enhightenmemt through the practice 0ƒ Buddha recifafion, OT COHIINHOMS DHFr€ 
mindfulness oƒ Amitabha, 1o obtain samadhi. In the Confemplation Sufra, 
Mahasthamaprapta 1s symbolised by the moon while Avalokiesvara 1s 
represented by the sun. 


Mahasthamaprapta (Sanskrit, “One Who Has Obtained Great Power”) 
awakens In humans their need to be liberated from Samsara. In Pure Land 
Buddhism he 1s oflen paired with Avalokiteshvara In associaHlon with 
Amitabha Buddha; Avalokiteshvara enacts Amitabha s compassion, and 
Mahasthamaprapta brings to humanity the power oƒ Amitabha s wisdom. 


956 


By chanting her mantra, we wIll definitely øget some blessings. But more 
than that Mahasthamaprapta Bodhisattva”s 1s a great Bodhisattva to help us 
overcome addictions, or problems that has something to do with Inner 
determination. 


Bodhisattva Mahasthamaprapta”s mantras are the following: 


HUM VAJRA PHAT (pronounced as Pay) ÓM⁄ VAJRA CHANDA (pronounced 
as Zhanzha) MAHA RO (pronounced as Luo) KHA NA HUM PHAT 
(pronounced as Pay). 


alsO 
NAMO DA SHI ZHI PU SA 
‹ : --0O0--- 

Bô-tát Đại Thê Chí — Trong các buôi lễ tại các chùa phần cuối có xướng 
lễ ba đức Phật Thích Ca, Di Lặc, A Di Đà, và trong số năm vị Bồ-tát, có ngài 
Đại Thế Chí tượng trưng cho ý chí mạnh mẽ giáo hóa chúng sinh. Hiện Ngài 
là bậc Đăng Giác, ở cõi Cực lạc của Phật A Di Đà để tiếp dẫn chúng sinh trong 
mười phương về thế giới cực lạc. 


SỰ TÍCH ĐẠI THẺ CHÍ BÒ TÁT 


Đức Đại Thế Chí khi chưa xuất gia học đạo, thì Ngài chính là con thứ hai của 
vua Vô Tránh Niệm tên là NI Ma Thái Tử. 


Ngài vâng lời phụ vương khuyên bảo, phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng 
và đại chúng trọn trong ba tháng. 


Quan Đại thân là Bảo Hải thấy vậy, bèn khuyến thỉnh rằng: “Thưa Điện hại 
Trong sự tu phước có hai thứ: một là tu phước hữu lậu hai là tu phước vô lậu. 
Song phước hữu lậu dầu có to tát thế nào, thì chỗ cảm báo cũng chỉ ở trong 
cõi Nhơn Thiên hưởng phần khoái lạc mà thôi: chớ không thoát khỏi luân hồi 
sanh tử. 


Còn như phước vô lậu, thì chỗ kết quả ở ngoài ba cõi bốn dòng, kiếp kiếp đời 
đời tiêu diều tự tại. 


Vậy xin Điện hạ nên vì tât cả chúng sanh mà câu đặng “Nhứt Thiệt Trí” đem 
công đức ây hôi hướng về đạo Vô Thượng Bô Đê, thì sự phước báu không khi 
nào cùng tận, mà lại đặng viên mãn cái tâm nguyện nữa. 


57 


Ni Ma Thái Tử nghe quan Đại Thần khuyên nói rành rẽ như thế, liền chấp tay 
thưa với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi xin đem công đức 
cúng dường Phật và chúng Tăng trong ba tháng, và những hạnh tu tập của tôi 
đã từng làm, như là: 


Ba nghiệp của thân 


I- Không sát hại chúng sanh, 
2- Không trộm cắp của người và 
3- Không tà dâm 


Bôn nghiệp của miệng. 


1- Không nói láo xược 

2- Không nói thêu dệt 

3- Không nói hai lưỡi 

4- Không nói độc dữ thô tục 


Và ba nghiệp của ý 


Ï: Không tham nhiễm danh lợi và sắc dục 
2- Không hờn giận oán cừu 
3- Không si mê ám muội, cùng các món hạnh tu thanh tịnh của 


tôi, mà hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác và cầu đặng 
một thê giới rât trang nghiêm đẹp đẽ, như cõi Phật Biên Xuât Nhứt Thiêt Công 
Đức Quan Minh Sang Vương Như Lai, mà Ngài đã thọ ký cho huynh trưởng 
tôi đó vậy. 

Khi Đức Phật ấy thành đạo, trước hết tôi ra khuyến thỉnh Ngài nói đủ Pháp 


Tam Thừa liễu nghĩa mà hóa độ chúng sanh. 


Trong khi đó, tôi cũng còn tu Bô Tát Đạo, làm việc Phật sự, dạy dỗ mọi người 
và làm những sự lợi ích cho các loài hữu tình, mà câu mau đặng hoản mãn các 
món công hạnh đã thệ nguyện. 


Đến chừng Phật Biến Xuất Nhứt Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương 


Như Lai diệt độ rồi, thì tôi sẽ thành đạo, kế ngôi Phật truyền Chánh Pháp mà 
hóa độ chúng sanh. 


956 


Những sự trang nghiêm đẹp đề trong quốc độ tôi, cùng là thời kỳ diệt độ và 
kiệp sơ trụ thê của Chánh Pháp tôi, đêu nguyện y như công cuộc ứng hóa của 
Đức Biên Xuât Nhút Thiệt Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai 
vậy”. 


Phật Bảo Tạng nghe mấy lời của Ni Ma Thái Tử nguyện, liền thọ ký rằng: 
'“Theo như lòng của ngươi muốn thành tựu một thề giới rộng lớn trang nghiêm, 
thì qua đời vị lai, trải hăng hà sa kiếp, người sẽ được hoàn mãn các sự cầu 
nguyện ấy. 


Vì người có lòng mong cầu một thế giới rất đẹp rất lớn như thế, nên ta đặt 
hiệu cho ngươi là “Đắc Đại Thế”, tức là Đại Thê Chí Bồ Tát. 


Sau khi Phật Biến Xuất Nhứt Thiết công Đức Quang Minh Sang Vương Như 
Lai nhập Niệt Bàn rôi, người bô xứ làm Phật, hiệu là: Thiện Trụ Trân Bảo 
Như Lai, kê tiêệp ra đời mà hóa độ mọi loài hàm thức”. 


Ni Ma Thái Tử nghe Phật Bảo Tạng thọ ký rồi liền thưa rằng: “Bạch Đức Thế 
Tôn! Nếu sự nguyện cầu của tôi quả đặng như lời Ngài thọ ký đó, tôi xin kính 
lễ Ngài và nhờ Ngài làm sao cho các thế giới đều vang động và ở giữa hư 
không có rải xuống nhiều thứ hoa thơm đẹp, lại có các Đức Phật ở các thế giới 
mười phương cũng đều thọ ký cho tôi như vậy nữa”. 


Ni Ma Thái Tử thưa rồi, vừa cúi lạy Phật, tức thì các thế giới mười phương, 
cả núi sông, cây cối, và những vật có hình chất, đều rung động ra thành tiếng 
vang rên khắp cả, còn giữa hư không lại có các thứ bông rất thơm tho và tốt 
đẹp rơi xuông như mưa. 


Các Đức Phật ở mười phương đều đồng tình thọ ký rằng: “Tại cõi Tán đề lam, 
có người đệ tử của Phật Bảo Tạng Như Lai tên là Ni Ma, con thứ hai của Vua 
Vô Tránh Niệm, có phát tâm cúng dường Phật và đại chúng trót ba tháng, đem 
công đức ấy mà hồi hướng về Đạo Vô Thượng Bỏ Đề và nguyện đặng ở cõi 
thế giới trang nghiêm. 


Vì vậy nên trải qua hăng sa kiêp, người ây sẽ bô xứ thành Phật, sau khi Đức 


Biến Xuất Nhứt Thiết Công Đức Quan Minh Sang Vương Như Lai đã nhập 
Niết Bàn” 


550 


Ni Ma Thái Tử nhờ Phật Bảo Tạng và các Đức Phật mười phương thọ ký rồi, 
lòng rât vui mừng, hăng chăm tu tập công hạnh vô lậu mà câu cho mau thỏa 
mãn những điêu tâm nguyện. 


Từ đó về sau, Ni Ma Thái Tử mạng chung rồi đầu thai ra thân khác đời khác, 
kiếp nào cũng hằng giữ bôn nguyện, quyết chí tu hành, học đạo Đại Thừa, làm 
hạnh Bồ Tát, mở mang trí huệ cho chúng sanh và làm những sự nhiễu ích, 
đặng dìu dắt các loài ra khỏi sông mê mà bước lên đường giác. 


Hiện nay, Ngài Đại Thế Chí (tức là Ni Ma Thái Tử) đương làm một vị Đẳng 
Giác Bồ Tát, hầu gân Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc, trợ đương Phật hóa, 
tiếp dẫn chúng sanh, chờ đến thời k quả mãn cô ng viên mới bổ xứ làm Phật. 


Igislis[E|| tEiEl|gi IEllgï IEE| [eísI(S[El[sfsllsi[EEl| 
2Ib00000I1501001 0000 ñnliitringrtonil 





TINH BHIn 


IEi[fiEllEiEBlffi 
IED3E1HS/ 





lb) 


ti 


1 56EGbigltiotulSebzsiElSi00106aE0T 

Tượng Bồ-tát Đại Thế Chí (thường đứng), tay trái câm cành hoa sen, lòng tay 

phải quay ra duỗi xuôi ở thế tiếp dẫn chúng sinh, cách mặc cũng giống 

như Bồ-tát Quán Thế Âm, nhưng đứng trên hoa sen ở bên tay phải đức Phật 

A Di Đà. Trên chóp mũ thường có hình ngôi chùa đại diện cho trí huệ của 

Ngài. 

Ngài thường cùng Phật A Di Đà và Bồ-tát Quán Thế Âm đến mười phương 

tiếp đón chúng sinh về cõi Cực Lạc để giáo hóa cho họ thành Phật... 
-—-oÖ0--- 


Mahayana - Phật giáo Bắc truyền (Nhật, Trung Hoa, Đại Hàn, Mông Cỏ, 
Tây Tạng, Bhutan và Việt nam) 


Phật giáo Bắc Tông hay Đại thừa (SKT. mahayana), dịch âm Hán-Việt là Ma- 
ha-diễn-na hay Ma-ha-diễn, tức là "cỗ xe lớn" hay còn gọi là Đại Thặng tức 
là "bánh xe lớn" là một trong hai trường phái lớn của đạo Phật - phái kia là 
Tiểu thừa hay Tiểu Thặng, nghĩa là "cỗ xe nhỏ" hay "bánh xe nhỏ" (SKT. 


960 


hinayana). Ngoài ra còn một trường phái Phật giáo thứ ba là Kim cương thừa, 
còn gọi là Mật tông hoặc Chân ngôn. 


Divisions in Buddhism 


Mahayana Buddhism, also known as the Great Vehicle, 1s the form of 
Buddhism prominent 1n North AsIa, including China, Mongolia, Tibet, Korea, 
Japan and Vietnam. 


The most distinctive teaching of the Mahayana 1s that the øreat compassion 
that 1s an Inherent component of enliphtenment 1s mamifest 1n bodhIsattvas 
(enlightenment beIngs); these beIngs postpone nirvana (final enlightenment) 
1n orđer to assIst and guide those beings still suffering 1n the cycle of rebirths. 


The Hinayana, or Lessor Vehicle, 1s directed toward freedom from the misery 
Of life In the cycle of rebirths within which we all find ourselves. The 
Hinayana practitioner pursues hIs or her liberation from within the fetfers of 
Samsara. 


A thrrd vehicle 1s sometimes distinguished. The Vajrayana or Tantric vehicle 
1S pracficed throuph the repetition of mantras along with advanced methods of 
visualization and concentration by which one cultivates a particularly subtle 
sfate of conscIousness that enables quicker progress along the path to full 
enlightenment. However, as VajJrayana meditative techniques are aimed at the 
attanment of Buddhahood for the sake of all sentlent beings — the myriad 
Varlefy Of pOssessors of consclousness and a sense of self, which would 
include people and animals — this vehicle 1s actually contained within the 
Mahayana. 


BÁC TÔNG: Dùng tắt cả kinh: Trường Bộ kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ứng 
Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ kinh, Tiêu Bộ kinh gọi chung là kinh A Hàm (Agamai 
Bộ kinh A Hàm chữ Hán được dịch từ chữ Sanskrit) cộng thêm rất nhiều kinh 
nữa như: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Viên Giác, Lăng nghiêm, Lăng Già, Bát 
Nhã... 


Bắc tông hay Bắc truyền nghĩ rằng có thể tu thành Phật, nghĩa là lên ngang 


hàng với giáo chủ của mình. Bắc tông nhằm đạt tới hai điều ngã không và 
pháp không và đưa ra lý thuyêt Bô Tát Đạo.... 


9ó] 


NAM TÔNG: Theo quan niệm của Phật giáo Nam Tông, tức Phật giáo 
Nguyên Thủy, họ cho răng, đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người bình 
thường như bao nhiêu con người bình thường khác. Ngài cũng có những nhu 
cầu cho đời sông: ăn, mặc, ở... và cũng chịu chung một định luật vô thường 
chỉ phối, phải trải qua những nỗi thống khổ của kiếp nhơn sinh là sanh, giả, 
bịnh, chết. Tuy nhiên, Ngài chỉ khác hơn người thường là ở chỗ, Ngài đã hoàn 
toàn giác ngộ, do sau khi xuất gia nỗ lực tu hành mà thành đạt được đạo quả. 


Ngược lại, chúng sanh vì còn mê, nên tạo nghiệp thọ khô trong vòng sanh tử 
luân hôi. Phật đã thoát hăn sanh tử luân hôi. Khác nhau ở điêm căn bản giữa 
mê và ngộ đó thôi. 


Theo Nam Tông, thì ngoài đức Phật Thích Ca ra, không có một vị Phật nào 
khác. Do đó, họ chỉ tôn thờ một hình tượng Phật Thích Ca và tạc hình tượng 
giống như người Ấn Độ, bởi lẽ, Phật là người Ấn Độ đi tu thành Phật. Đó là 
một quan niệm dứt khoát thực tiễn của hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy, xuất 
phát từ bốn bộ kinh Nikaya. 


Vấn Đề Đại Thừa và Tiểu Thừa 


Trước đây ta thường cho rằng giáo lý Tiểu thừa không đưa đến quả vị tối hậu 
thành Phật, chỉ có giáo lý Đại thừa mới là giáo lý chân chính của Phật. Ngược 
lại, các nhà sư Tiểu thừa thì cho rằng giáo lý Tiểu thừa mới chính là giáo lý 
nguyên thủy của Phật, còn giáo lý Đại thừa là ngoại đạo. Sự bất đồng quan 
điểm ấy đã làm băng giá mối quan hệ của hai truyền thống cả ngàn năm. Ngày 
nay với những phương tiện tiền bộ, mọi mặt trong xã hội đều thay đổi, những 
quan điểm Tiêu thừa và Đại thừa không còn thích hợp. Qua nghiên cứu, cho 
thấy răng: 


1. Thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy cho đến thời kỳ Bộ phái (sau Đức Phật 400 
năm) chưa có danh từ Đại thừa hay Tiêu thừa. 


2. Danh từ Tiểu thừa nên hiểu là 77 hượng tọa bộ và Tì huyết nhất thiết hữu bộ. 
Ngày nay chỉ còn 2 hệ Tiêu thừa này có mặt trên thê giới. 


3. Từ ít lâu nay người ta có khuynh hướng tránh dùng từ ngữ "Tiểu thừa" vì 
một sô người không thông hiêu Phật pháp kỹ càng có thê cảm thây bị tôn 
thương. Do đó, 2 khái niệm Phật giáo Băc Tông và Phật giáo Nam Tông ra 
đời. 


962 


4. Giáo lý được phân làm hai truyền thống theo địa lý, truyền thừa, và được 
gọi là Phật giáo Bắc tông và Phật giáo Nam tông. Sử dụng từ ngữ Bắc tông và 
Nam tông nói lên tính xuyên suốt của cây đại thọ, giáo lý đạo Phật. 


5. Mặc dù truyền thống Bắc Tông và Nam Tông có những khác biệt, tuy nhiên, 
những khác biệt ây không cơ bản. Trái lại, những điêm tương đông lại rât cơ 
bản như sau: 


a/. Cả hai đều nhìn nhận Đức Phật là bậc Đạo sư. 


b/. Cả hai đều chấp nhận và hành trì giáo lý Tứ /hánh để, Bát chính đạo, Duyên 
khởi..., đêu chầp nhận Tam pháp ân Vô thưởng, Khó, Vô ngã; đêu châp nhận 
con đường tu tập: Œ7ới-Định- Tuệ. 


c/. Cả hai đêu từ chôi vê một đâng tôi cao sáng tạo và ngự trị thê giới. 


Tóm lại, Kinh tạng Nguyên thủy, nếu còn hiện hữu, phải là kinh tạng ghi chép 
lại những lời Phật và Thánh chúng một cách đầy đủ nhất. Kinh tạng này mang 
tính thiết thực gần gũi với tâm lý con người và sự sinh hoạt của xã hội. Đây 
là cơ sở giáo lý mà chúng ta lấy làm nên tảng cho mọi nghiên cứu, thực tập 
và nhất là hiểu một cách đúng đắn tư tưởng đạo Phật phát triển. 


Tuy nhiên, trải qua hơn 400 năm khâu truyền và hơn 2000 năm truyền bá, 
kinh giáo không tránh khỏi sự thiếu sót hoặc thêm thắt của người thọ trì, nghĩa 
là vẫn không mang tính Nguyên thủy thuần túy. Thực vậy, hiện nay không 
còn kinh điển nảo có thê gọi là "kinh điển nguyên thuỷ". Vì thế, đừng nên lầm 
lẫn mà cho rằng đó là kinh điển của Thượng toạ bộ! 


Nghiên cứu kinh điển Phát triển mà không nắm vững hệ thống Nguyên thủy 
thì độ chuẩn xác không cao. Nếu coi Kinh tạng Nguyên thủy là "thấp kém" thì 
rất là sai lầm và nguy hiểm. Cây đại thọ giáo pháp phải là một cây hoàn hảo 
từ gốc rễ cho đến ngọn ngành. Và vì kinh điển nguyên thuỷ không còn hiện 
hữu, người nghiên cứu kinh điển nên tham khảo và đối chiếu kinh điển của 
mọi tông phái, trước khi đi đến kết luận dứt khoát về một chủ đề nào đó trong 
giáo lý Phật đà. 


MẬT TÔNG: Mật tông hay Kim cương thừa. Khác với các bộ phái khác, Mật 
tông thường có khuynh hướng giữ bí mật các thông tin nên khó xác định được 
chính xác thời điểm ra đời của tông này. Nó xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 
6, hay chắc chắn hơn là thế kỷ thứ 7. Phái này chia sẻ chung nhiều tư tưởng 


963 


với Đại thừa nhưng có nhân mạnh trong việc thực hành. Các truyền giảng 
được tập trung vào nhiều phương pháp tu học thực nghiệm mãnh liệt để đây 
nhanh việc thăng tiến và có thể ngay trong cuộc sống hiện tại sẽ đạt đuợc giác 
ngộ các thực nghiệm này thường được gọi là phương tiện. Trong Mật tông, 
việc tu tập không thể tự tiến hành theo sách vở mà phải có một đạo sư đã giác 
ngộ gọi là "guru" để chỉ dẫn thực hành. (Chữ guru này nay đã trở thành phố 
biến trong Anh ngữ và có nghĩa là người thấu triệt toàn bộ một việc gì đó). 


Mật tông có rất nhiều phương tiện trong đó bao gồm cả những kỹ thuật được 
nhiêu người biệt đên là: 


Mandaia - Một nghệ thuật đặc thù của Phật giáo Tây Tạng. Mật tông cho 
rằng có sự tương đương giữa bản thể người và vũ trụ. Đó là hệ thống đại vũ 
trụ (macrocosm) và hệ thống tiểu vũ trụ (microcosm). Về hình thức thì 
mandala là các đồ hình nghệ thuật bao gồm các hoa văn tròn hay vuông đồng 
tâm đuợc làm hoàn toàn bằng tay với cát màu do nhiều người họp lại và tiễn 
hành trong vài ngày. Về ý nghĩa thì các vòng hoa văn là các hành trình tinh 
thần và sự quan sát hoàn tất các hành trình làm thức tỉnh các năng lực tinh 
thần đang bị chôn sâu trong tàng thức của hành giả. Mandala được xem là 
nghệ thuật độc đáo của Phật giáo. 


Manmtra - Đây là các chú (hay thần chú). Nội dung trong các chú được viết 
nguyên gốc tiếng Phạn (Sanskrit) được tin là có chứa đầy đặc các ý nghĩa thâm 
sâu và năng lực huyền diệu. Chúng có thê được đọc, minh họa hình, hay viết 
ra. Thần chú nỗi tiếng nhất là "Om Mani Padme Hum". Theo Mật tông, mantra 
sẽ hiệu nghiệm nếu như hành giả theo đúng các qui luật của nó. 


Mudra - Là các thủ ẫn (hay nôm na là "bắt ấn"). Thủ ấn được coi là một biểu 
tượng cho Phật hay Bồ tát. Số lượng thủ ấn là không đếm được vì nó ứng với 
số lượng Phật hay Bồ tát. Thủ ấn không chỉ là biểu tượng mà còn có khả năng 
phát huy năng lực tinh thần. Tuy nhiên, muốn tiến hành một thủ ấn thì phải 
đồng bộ quá trình này với tâm. 


Các pháp môn hành trì khác ít được biết đến hơn là Chân ngôn, Thần thể, Đại 
thủ ân, Ngũ Trí Như Lai, Kim cương chử và Kiên trùy. 


CHÙA BẮC TÓNG - Việc thờ phượng như sau: 


Trên cùng: thờ tượng tam thế gồm 3 vị Phật giống nhau tượng trưng cho Phật 
Quá Khứ, Hiện Tại và VỊ Lai. 


964 


Bậc thứ nhì, thờ tượng Phật A-Di-Đà với 2 phụ tá là Quan Thế Âm và Bồ Tát 
Đại Thê Chí. Đó là Di Đà Tam Tôn hay Tây Phương Tam Thánh. 


Bậc thứ ba là tượng Phật Thích Ca, 2 bên là Bồ Tát Văn Thủ (Đại Trí) cưỡi 
sư tử xanh, và Bô Tát Phô Hiên (Đại Hạnh) cưỡi voi trăng. Đó là Tam Thánh. 


Có chùa thờ đức Thích Ca tay cầm hoa sen (gọi là tượng Niêm Hoa), 2 bên có 
2 đệ tử đứng: Ngài Ca Diệp (già) và Ngài A-Nan (trẻ). Đó là Thích Ca Tam 
Thánh. 


Tượng Đức DI Lặc, vị Phật Tương Lai, chung quanh có 6 đứa trẻ, đó là 6 tên 
giặc tức lục tặc; tượng trưng cho 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là những 
thứ làm cho con người chạy theo cảnh, do đó mà gây nên nghiệp (nếu thấy có 
5 tên giặc, bớt đi ý, vì nó vô hình). 


Tượng Tuyết sơn: tượng Thích Ca gây gò khi đang tu khô hạnh. Ít khi thấy 2 
vị phụ tá cuả ngài DI Lặc: 2 Bô Tát Pháp Hoa Lâm và Đại Diệu Tường. Nêu 
có cả 3 thì gọi là Di Lặc Tam Tôn. 


Ngoài ra còn tượng Thích Ca sơ sinh, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống 
đất. 


Hai bên có 2 vị ngồi trên ngôi, y phục vua, đội mũ vuông, đó là vua Đề Thích 
coI 32 tầng trời miền Đao Ly và vua Đại Phạm Thiên coi tam thiên đại thiên 
thế giới cõi Ta Bà (kinh Tàu gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đề). Có chùa thay 
bằng Nam Tào và Bắc Đầu. Hai bên chánh điện thường là 2 vị Bồ Tát: Đức 
Quan Thế Âm và Đức Địa Tạng. 


Ngài Địa Tạng cưỡi con lân, tay phải cầm kích trượng đề phá địa ngục cứu tội 
đỗ, tay trái cầm hạt minh châu soi đường. Ở đầu kích trượng là 4 vòng bán 
nguyệt, tượng trưng Tứ Diệu Đế; mỗi vòng mang 3 khoen, tất cả 12 khoen, 
tượng trưng Thập Nhị Nhân Duyên. Nếu thấy Ngài Quan Âm với 1000 tay, 
mỗi tay có l con mắt: tượng Quan Thế Âm Thiên Thủ, Thiên Nhãn.. 


Hai bên bái đường có tượng 2 vị Hộ Pháp mặc võ phục: ông Khuyến Thiện 
và ông Trừng Ác. Gọi tắt là ông Thiện, ông Ác. 


Bàn thờ Đức Ông chính là bàn thờ Thổ Thần trông nôm đất đai, tài sản của 
chùa... Bàn thờ Long Vương thờ vua Rông đã quy y Phật. 


965 


Sau bái đường có bàn thờ Tổ Đề Đạt Ma, bàn thờ các vị tô sáng lập tông phái 
và chùa, và bàn thờ vong thờ những Phật tử quá vãng, có cả bàn thờ Phật tử 
vị pháp vong thân... 


Chùa nảo rộng, cho vẽ thêm hình Thập Điện Diêm Vương và Thập Lục hoặc 
Thập Bát La Hán... 


Thousand Arms Avalokiteshvara - THIÊN THỦ THIÊN NHÃN 


Avalokiteshvara, in the beginning of his Bodhisattva career, took a øreat vow 
“Should He Ever become disheartened In saving sentient beings, may h1s body 
shatter Into a thousand pIeces.” and due to this vow, he became the symbol of 
Overwhelming compassion and determination. But despIte hs øreat effort and 
wIll, many countless beings are suffering and they are yet to saved. He became 
so disheartened that despite his vow he couldn”t fulfill them. His head 
shattered In II pieces but seeIng his great difficulty, Amitabha Buddha gave 
him I1 heads so that he could hear the cries and needs of sentient beings of 
the world who are stilI suffering. He Just didnˆt give up but h1s two hands were 
limited to provide aid to those needed and his hands shattered Info pleces. 
Once agan Amitabha Buddha, with his miraculous pOower gave 
Avalokiteshvara, a new form, where he has 1000 hands of Compassion and 
eye of WIsdom In each palm and II heads to hear the crles of sentlent beIngs. 


THIÊN THỦ THIÊN NHÃN 


Tương truyền vô lượng kiếp về trước có một ngàn thái tử phát tâm Bồ đề 
nguyện thành Phật. Một vị nguyện thành Phật, đó là Phật Thích Ca như đã 
biết. Nhưng Quán Tự Tại thì nguyện sẽ không đạt thành Chính giác khi cả 
ngàn thái tử chưa thành! Với tâm đại bị vô biên, ngài còn nguyện giải thoát 
tất cả chúng sinh ra khỏi chỗ sinh tử luân hồi trong lục đạo. Trước mười 
phương chư Phật, ngài phát nguyện: ”Nguyện cho con cứu giúp được tất cả 
hữu tình, và nếu có khi nào con mệt mỏi trong công việc lớn lao này thì nguyện 
cho thân con tan thành ngàn mảnh”. 

Đầu tiên ngài xuống cõi địa ngục, tiền lên dần đến cõi ngạ quỷ, cho đến các 
cõi trời. Từ đấy ngài tình cờ nhìn xuống và trông thấy than ôi, mặc dù ngài đã 
cứu vô số chúng sinh thoát khỏi địa ngục, vẫn còn vô số khác đang sa vào! 
Điều này làm cho ngài đau buồn vô tận, trong lúc ngài gần như mất tất cả 
niềm tin vào lời nguyện vĩ đại mà ngài đã phát dạo nào thì thân thể ngài nổ 
tung thành ngàn mảnh...Trong cơn tuyệt vọng ngài kêu cứu tất cả chư Phật, 
những vị này từ mười phương thế giới đều bay đến như mưa tuyết để tiếp cứu. 


9ó6 


Với thần lực mầu nhiệm, chư Phật làm cho ngài hiện toàn thân trở lại vả từ 
đây Quán Tự Tại có L1 cái đầu, một ngàn cánh tay. Trên mỗi lòng bàn tay có 
một con mắt. Ý nghĩa sự phối hợp giữa trí tuệ và phương tiện thiện xảo là dấu 
hiệu của đại bi chân thực. Vì thế ngài còn sáng chói rực rỡ và có nhiều năng 
lực hơn trước để cứu giúp tất cả chúng sinh. Tâm đại bi của ngài càng mãnh 
liệt hơn và ngài phát lời nguyện này trước chư Phật: “con nguyên không thành 
Chánh giác khi tất cả chúng sinh chưa thành” 

Cũng tương truyền rằng vì đau buồn trước nỗi khổ sinh tử luân hồi. hai giọt 
nước mắt đã rơi từ đôi mắt ngài, và chư Phật đã làm phép biến hai giọt nước 
mắt ấy thành hai nữ thần Tara. Một nữ thần có màu xanh lục (Green Tara): 
năng lực cuả tâm đại bi, và một nữ thần có màu trăng (White Tara): tượng 
trưng mẹ hiền cuả tâm đại bi. Tara có nghiã là người giải cứu, người giúp 
chúng ta vượt qua biển sinh tử. 

Theo kinh điền đại thừa, chính Quán Tự Tại đã cho đức Phật câu thần chú và 
đức Phật trở lại giao phó cho ngài công việc cao quý đặc biệt là cứu giúp tất 
cả chúng sinh tiễn đến giác ngộ. Vào lúc ấy, chư thiên tung hoa xuống ca ngợi 
hai ngài, quả đất chân động, và không trung vang lên âm thanh OM MANI 
PADME HUM HRIH. Chủng tự HRIH là tinh yếu tâm đại bi cuả tất cả chư 
Phật, là chất xúc tác đã khởi động tâm đại bi chư Phật đề chuyền hóa các phiền 
não của ta thành bản chất trí tuệ của các ngài... 

Có câu thơ về ngài, ý nghiã như sau: 


“Quán T, hé Âm như vẳng trăng, với ánh sáng mát dịu, dập tắt những thiêu 
đốt cuả sinh tử. T' rong ảnh 2Í ấy, đóa sen từ bỉ - loại hoa nở về đêm- mở 
ra những cánh trắng tỉnh khôi ” 





967 


CHÚ ĐAI-BI 


Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-n1. 
Nam-mô hăc ra đát na, đa ra dạ da. 


Nam-mô a rỊ da, bà lô yết đề, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát 
đỏa bà da, ma ha ca lô mi ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. 
Nam-mô tắt kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đề thất Phật ra lăng đà bà. 
Nam-mô na ra cân trì hê rị ma ha bàn đa sa mề, tát bà a tha đậu thâu bằng, a 
thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô 
hê, lô ca đề, ca ra đé, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, 
ma hê ma hê, rỊ đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma 
ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt 
ma ra, mục đề lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá-lợi, phạt sa phạt 
sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rỊ, ta ra ta ra, tất rị tất rỊ, 
tô rô tô rô, bồ-đề dạ, bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đề rị dạ, na ra cần trì địa 
rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà đạ ta bà ha. 
Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cần trì ta bà ha. Ma ra na ra ta 
bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà đạ, ta bà ha. 
Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cần trì 
bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lỊ thắng yết ra đạ, ta bà ha. 


Nam-mô hăc ra đát na, đa ra dạ da. 


Nam-mô a rỊ da, bà lô yết đề, thước bàng ra dạ, ta bà ha. 
An tât điện đô, mạn ổa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. ( 3 lân ) 


Chú Đại Bi siảng giải 
L. Nam Mô Hắc La Đát Na Đa La Dạ Gia. 
“Nam Mô Hắc La Đát Na Đa La Dạ Gia": Nam Mô: Là “quy mạng kính đầu", 
Hãc La Đát Na: Là "Bảo"; Đa La Dạ: Là "Tam"; Gia: Là "lê". Hợp lại nghĩa 
là nói dùng thân tâm tính mạng của chúng ta quy y cho mười phương ba đời 
vô tận vô tận Tam Bảo, chúng ta cúi đâu đảnh lê Tam Bảo. 


2. Nam Mô A Lợi Gia. 


"Nam Mô": Nghĩa vẫn giống như ở trước, tức là "quy y kính đầu". 


966 


"A Lợi Gia": “A Lợi” dịch là "bậc Thánh”; Bậc Thánh còn có một ý nghĩa là 
"xa lìa tất cả pháp ác bất thiện". Pháp ác bắt thiện là đủ thứ các điều ác. "Gia" 
vẫn là "lễ". Kính lễ bậc Thánh, đó là ý nghĩa "A Lợi Gia". 


3. Bà Lô Vết Đề Thước Bát La Gia. 


"Bà Lô Yết Đế": Dịch „ nghĩa là gì? Tức là “Quán” của Quán Thế Âm Bồ 
Tát, còn dịch là "quang", tức là quang minh biến chiếu. Còn có một lối dịch 
khác nữa gọi là "sở quán sát”; sở quán sát cảnh giới này. 

"Thước Bát La Gia": Nghĩa là "tự tại", câu này hợp lại là "Quán Tự Tại", 
cũng là Bồ Tát Quán Tự Tại. 


4. B Đề Tát Đóa Bà Gia. 


"Bồ Đề": Chúng ta ai cũng biết bồ đề tức là giác, tiếng Phạn gọi là "bồ đề", 
giác ở đây là giác ngộ. 


"Tát Đỏa": Tức là "độ". Bồ Đề Tát Đỏa nói đơn giản là "Bồ Tát", tức là chúng 
sinh tự giác tự độ; tự mình giác ngộ, tự mình độ mình. 

"Bà Gia": Là "đảnh lễ": "Gia": Nghĩa là cúi đầu đảnh lễ. Cúi đầu đảnh lễ ai? 
Cúi đầu đảnh lễ Bồ Tát tự giác tự độ". Câu này nói về "Bất Không La Tác Bồ 
Tát áp đại binh”. Khi bạn tụng câu Chú này thì Bồ Tát Bắt Không La Tác 
mang thiên binh thiên tướng đến đề bảo vệ bạn. 


5. Ma Ha Tút Đỏa Bà Gia. 


"Ma Ha": Là "đại", là "nhiều", là "thắng". "Ma Ha" là nói người phát đại bồ 
đề tâm; rất nhiều người phát đại bô đê tâm, đêu đắc được thành tựu, được 
thăng lợi. Có ba ý nghĩa này. 


"Tát Đỏa": "Tát Đỏa" ở đây với Tát Đỏa ở trước nghĩa chăng giống nhau. 
"Tát Đỏa" ở trước nghĩa là "độ"; "Fát Đỏa"” ở đây nghĩa là "bậc dũng mãnh", 


tức cũng là “bậc tinh tân”, chúng sinh tu hành rất dụng công tinh tấn. 


"Bà Gia": Tức là "hướng về Ngài đánh lễ". Tôi hướng. về vị Bồ Tát phát bồ 
đề tâm đó, vị dũng mãnh tinh tấn đó để cúi đầu đảnh lễ. Đây là ý nghĩa mây 
đoạn Chú ở trên đây, tức là nói về Bồ Tát hay tự mình giác ngộ rôi, chúng 
sinh tự mình độ mình và còn giác ngộ kẻ khác, độ tất cả chúng sinh khác. 


6, Ma Ha Ca Lô Ni Ca Ga. 


969 


"Ma Ha": Nghĩa vẫn là "đại, nhiều, thăng", ba ý nghĩa. "Ca Lô": Là "bi", "Ni 
Ca": Là "tâm". Hợp lại tức là "Đại Bi Tâm". "Gia": Vẫn là "đảnh lễ". Ý nói 
chúng ta phải đảnh lễ Đại Bi Tâm Đà La Ni Thần Chú. 


7. Án. 


Chữ "Án" này. dịch ra gọi là "bốn mẫu", "bổn" tức là căn bốn, mẫu tức là mẫu 
thân. "Bồn mẫu" này tức cũng là "Chú mẫu": "Chú mẫu" tức cũng là "Phật 
mẫu": "Phật mẫu" tức cũng là "tâm mẫu của chúng sinh". Vì tâm mẫu của 
chúng sinh đầy đủ bôn mẫu trí huệ; nhờ sức của Chú này mà hay sinh ra mười 
thứ pháp môn. 


S. Tát Bàn La Phạt Duệ. 


“Tát Bàn La”: Dịch là "tự tại". Bạn tụng trì câu Chú này thì Tứ Đại Thiên 
Vương đều đến làm hộ pháp. "Phạt Duệ": Nghĩa là "Thế Tôn", cũng gọi là 
“Thánh Tôn”. Đây là Tự Tại Phật, câu Chú này là Phật Bảo. 


9. Số Đát Na Đát Toả. 


"Số Đát Na": Là "Pháp". Pháp gì ? Tức gọi là "diệu thắng xứ", tức cũng là 
"điệu thăng pháp". Lại gọi là "cao thượng thắng sinh". Cao ở đây chẳng có gì 
cao hơn được; thượng cũng chăng có gì sánh với Pháp thượng thắng này; 
thắng sinh là do thăng lực sinh ra pháp. 


"Đát Tỏa": Tức là dùng giáo lý để sai khiến tất cả quỷ thần, tức cũng là dùng 
câu Chú này đê sai bảo tât cả quỷ thân, tức có hai ý nghĩa. 


10.Nam Mô Tắt Kiết Lật Đóa Y Mông A Lợi Gia. 


Trên cũng Nam Mô, dưới cũng Nam Mô, Nam Mô, Nam Mô, cứ Nam Mô 
người mà chắng Nam Mô mình. Người tu đạo chắng cần đi Nam Mô người 
mà phải Nam Mô chính mình. Nam Mô ở đây vẫn là chính mình tự quy y 
mười phương vô tận Tam Bảo. "Tất Kiết Lợi": Là "hoàn toàn"; nghĩa là "hoàn 
toàn đánh lễ". 


"Đỏa Y Mông": Nghĩa là gì? Tức là "ta"; kêu bạn hoàn toàn đảnh lễ bạn. Cái 
"ta" ở đây là "ta" chăng phải ta (vô ngã), chăng phải ta "có cái ngã". Sao chăng 
có bạn? Tức là họ đánh bạn, bạn cũng chăng biết đau; họ mắng bạn, bạn cũng 
vẫn tự nhiên, cũng giống như chăng có việc gì xảy ra, không nhất định phải 


970 


nhân, nêu bạn dùng "nhân nhục" thì đã rơi vào “đệ nhị nghĩaˆ; cho dù nhân 
cũng chăng cân, căn bản chăng có nhân đê nhân, đó gọi là ta chăng phải ta. 


"A Lợi Gia": Ở trước đã giảng qua, tức là "Bậc Thánh": nghĩa là phải hoàn 
toàn đảnh lễ Bậc Thánh của ta, tức là tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Thiên 
Long Bát Bộ. Nghĩa là phải đảnh lễ Bậc Thánh của ta chắng phải ta. Bậc 
Thánh đó rất nhiều, là ai? Sẽ nói với bạn ở sau. 


11.Bà Lô Kiết Đề Thất Phật La Lăng Đà Bà. 


"Bà Lô Kiết Đế": Nghĩa cũng là "Quán"; "Thất Phật La": Là "Tự Tại", còn 
gọi là "Thế Âm". Câu này nghĩa là "Quán Thế Âm", cũng là "Quán Tự Tại". 
"Quán Tự Tại", "Quán Thế Âm" này, không nhất định nói Quán Thế Âm Bồ 
Tát mới gọi là Quán Thế Âm, Quản Tự Tại. 


"Lăng Đà Bà": Dịch là "hải đảo", tức là nơi trụ xứ của Bồ Tát Quán Thế Âm, 
tức cũng là "Phô Đà Sơn” ở Trung Quôc. 


Những gì nói ở trước là “người từ biˆ, "Lăng Đà Bà” ở sau tức là “cung từ bị”; 
cung điện từ bị, là cung điện trụ xứ của Bô Tát Quán Thê Am. 


12.Nam Mô Na La Cần Trì. 


"Nam Mô": Ở đây vẫn là "quy mạng kính đầu". "Na La" dịch là "hiền": "Cần 
Trì" dịch là "ái". Đây gọi là người tu hành hiền ái thiện hộ. Hiền ái thiện hộ 
tức cũng là đại từ bi tâm, tức cũng là tâm cung kính, tức cũng như ở trước có 
nói về vô thượng bỏ đề tâm. 


Na La Cần Trì: Là đại từ bi tâm, Na La Cần Trì cũng là tâm cung kính, Na 
La Cân Trì còn là vô thượng bô đê tâm. Y nghĩa câu này đại biêu cho ba thứ 
tâm. 


13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mễ. 
"Hê Rị": Dịch ra nghĩa là "tâm". Tâm này là tâm gì? Tức là tâm chăng nhiễm 
ô. Tâm chăng nhiêm ô, tức cũng là tâm thanh tịnh. Nêu bạn có tâm tham, sân, 


si, mạn, nghi, đủ thứ tâm chăng thanh tịnh thì biến thành tâm nhiễm ô. Hiện 
tại là tâm chăng nhiễm ô. 


97] 


"Ma Ha Bàn Đa Sa MẾ". "Ma Ha": Ý nghĩa vẫn là “đại” (lớn). "Bàn Đa Sa 
Mế": Nghĩa như thế nào? Tôi không nói ra thì chắc chắn bạn chẳng biết, cho 
nên tôi nói ra thì bạn mới biết. Một khi tôi nói ra thì bạn nói: "Ô! Thì ra là 
thế". Bạn sẽ biết ngay. Đại gì? Đại quang minh. Còn có lối dịch khác nữa, 
nghĩa là gì? Chữ "Ma Ha" đại này cũng có thể dịch thành chữ "trường", trường 
chiếu minh, luôn luôn chiếu sáng. 


14. Tát Bà A4 Tha Đậu Du Bằng. 


"Tát Bà" : là tiếng Phạn, dịch là "tất cả". Tất cả ở đây nghĩa là "bình đăng", 
do đó "Tát Bà" tức là nói "tâm bình đăng". 


"A Tha Đậu": Cũng là tiếng Phạn, dịch là "giàu sướng không nghèo". Giàu 
là giàu có, sướng là sung sướng. Tại sao giàu có sung sướng? Vì không nghèo. 
Đó là một lối dịch. Còn có một lôi dịch khác là "như ý bất diệt". Như ý tức là 
bạn nghĩ gì thì theo ý của bạn mà thành tựu; bắt diệt, nghĩa là thành tựu theo 
như ý, vĩnh viễn không tiêu diệt. Ở trong mười thứ tâm này, là nói về "tâm vô 
vi". Tâm vô vi này tức là giàu sướng không nghẻo, cũng là như ý bắt diệt. 


"Du Băng": Cũng là tiếng Phạn, dịch ra là "nghiêm tịnh vô ưu". Nghiêm tức 
là trang nghiêm; tịnh là thanh tịnh. Tức trang nghiêm lại thanh tịnh, thanh tịnh 
lại trang nghiêm, cho nên chăng có ưu sầu. Nghĩa là nói về "tâm vô kiến thủ", 
kiến thủ là thuộc về một trong năm lợi sử, bạn nhìn thấy thì trong tâm có sự 
thủ trước nên gọi là tâm kiến thủ. 


15. A Thệ Dựng. 


"A Thệ Dựng”: Cũng là đại Phạm Thiên, dịch ra là nghĩa gÌ? Tức là "pháp vô 
tỷ", pháp này chăng có pháp nào sánh với nó. Còn gọi là "giáo vô tỷ", giáo 
nảy cũng chăng có tôn giáo nào có thể sánh được. Trong mười thứ tâm thì 
thuộc về "tâm thấp kém", thấy ai cũng đều khiêm cung hòa mục và "tâm chăng 
tạp loạn”. Pháp này là pháp thanh tịnh chẳng nhiễm ô, tức cũng là Bát Nhã 
tâm pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chiếu theo Kinh Đại Bi Đà La Ni mà nói 
thì mười thứ tâm này là tướng mạo của Đà La Ni. Cho nên chúng ta hãy chiếu 
theo Kinh Đà La Ni để tu hành, chiếu theo Kinh Đà La Ni đề thành đạo chứng 
quả. 


16. Tát Bà Tát Đa, Na Ma Bà Tát Đa, Na Ma Bà Già. 


972 


“Tát Bà Tát Đa" là tiếng Phạn, dịch là "Bồ Tát Đại Thân Tâm". "Na Ma Bà 

Tát Đa" cũng là tiếng Phạn, dịch là "Đồng Trinh Khai Sĩ". Đồng Trinh Khai 
Sĩ là gì? Tức cũng là một tên khác của Pháp Vương Tử. Phật là Đắng Pháp 
Vương, Bồ Tát là con của Đắng Pháp Vương. Đồng Trinh, tức là "bản tánh". 
Khai Sĩ cũng là tên khác của Bồ Tát; Bồ Tát có khi gọi là Đại Sĩ, có khi gọi là 
Khai Sĩ. Bồ Tát nhập vào Phật vị, cho đến Bồ Tát Thập Địa cũng đều gọi là 
Pháp Vương Tử. 


"Na Ma Bà Già": Na Ma cũng là tiếng Phạn, dịch là "Vô Đăng Đăng Chú". 
Trong Tâm Kinh có phải có "Vô Đăng Đăng Chú" chăng? Vô đắng tức là 
chăng có gì có thê bình đăng được với Ngài, Ngài là ai? là "Bà Già". Bà Già 
cũng là tiếng Phạn, dịch là "Thế Tôn", tức cũng là mười phương chư Phật. 


17. Ma Phạt Đạt Đậu. 


"Ma Phạt Đạt Đậu" là tiếng Phạn, dịch là "thiên thân thế hữu". Ý nghĩa câu 
Chú này là Bồ Tát gia bị cho ta, hộ trì ta, làm thiên thân với ta; thế hữu là bằng 
hữu thế gian, thành tựu tất cả các pháp, hết thảy tất cả các pháp lành đều có 
thể thành tựu. Câu Chú này là cầu chư Phật Bồ Tát đến gia hộ cho mình. 


18. Đát Điệt Tha, Ấn. 

"Đát Điệt Tha" lại là Tiếng Phạn, dịch ra là gì? Tức là trong Tâm Kinh có nói 
“Tức Thuyêt Chú Việt”. Tức Thuyết Chú Việt tức là Đát Điệt Tha; Đát Điệt 
Tha cũng là Tức Thuyêt Chú Việt (Chú ây nói răng). Đát Điệt Tha lại dịch là 
to % vị". 

"Án": Ở trên đã giảng rồi. Bạn đọc chữ Án này thì tất cả quý thần đều chắp 
tay cung kính, nghe hiệu lệnh của bạn. Chữ An này sinh ra những ý nghĩa 
dưới đây. 

19.A Bà Lô Hệ. 


"A Bà Lô Hê” cũng là tiếng Phạn, dịch là "Quán Âmr. A Bà Lô Hê tức là 
Quán Âm; Quán Âm cũng là A Bà Lô Hệ, tôi tin rằng A Bà Lô Hê tức là 
Avalokite, âm cũng gần giống nhau. 


20. Lô Ca Đề. 


073 


"Lô Ca Đế" cũng là tiếng Phạn, dịch ra là "Quán Tự Tại", lại dịch là "Thế 
Tôn". Hợp lại với câu Chú ở trên là "Quán Âm Tự Tại". 


21. Ca La Đề. 


"Ca La Đế" dịch ra là "Bậc Đại Bi". Bậc Đại Bi này Ngài hay cứu tất cả mọi 
khổ nạn thế gian, hay giải trừ tất cả khổ nạn của hết thảy chúng sinh. Lại có 
lỗi dịch khác là "Tác Giả", Ngài hay làm đạo nghiệp hưng lên, khiến cho tất 
cả chúng sinh đều phát tâm bỏ đề, làm Phật sự lớn mà thành tựu đạo nghiệp. 


22. Dị Hê Rị. 


"DI Hệ RỊ" cũng là tiếng Phạn, dịch ra là "Thuận giáo", nghĩa là nói ta nhất 
định nghe đại Bồ Tát Quán Thế Âm giáo hóa, ta nhất định thuận theo sự giáo 
hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm đi giáo hóa chúng sinh; ta nhất định sẽ y giáo 
phụng hành, y theo sự giáo hóa của Bồ Tát Quán Thế Âm để thực hành. 


23. Ma Ha Bồ Đề Tút Đóa. 


Ma Ha: Là "đại". Bồ Đề: Là "giác đạo". Tát Đỏa: Là "Bậc Đại Dũng Mãnh". 
Câu này là một vị Bồ Tát đại giác ngộ, đũng mãnh, phát đại bồ đề tâm, tu hạnh 
đại bồ đề. Phát đại bồ đề tâm tức là trồng nhân đại bồ đề; tu hạnh đại bồ đề 
tức là vun bồi tưới nước mâm bồ đề của bạn, sẽ kết quả đại bồ đề, đắc được 
đạo bồ đè. 


24. Tát Bà Tát Bà. 

Các bạn có biết câu Chú này thuộc về Thủ Nhãn nào chăng? "Tát Bà Tát Bà", 
là tiêng Phạn, dịch ra là "Nhât thiệt lợi lạc”. Nhật thiết là tât cả, bạn tu Thủ 
Nhãn (tay mặt) này thì có thê lợi lạc cho tât cả chúng sinh. 

25. Ma La Ma La. 

Hai câu Chú này là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là "tăng trưởng", cũng gọi là 
"như ý”, cũng gọi là "tùy ý”. Tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng phước huệ. Như 
ý về cái gì? Tức là tùy tâm như ý, cát tường như ý. 


26. Ma Hê Ma Hệ, Rị Đà Dụng. 


974 


"Ma Hê Ma Hê" là tiếng Phạn, dịch ra là "vô ngôn cực ý". Vô ngôn là không 
cần nói; cực ý là ý niệm đã đến cực điểm, tức cũng là "diệu", lại địch ra là "tự 

ại". Có ai tự tại chăng? Có vị Đại Phạm Thiên Vương rất tự tại, chẳng sầu 
hà lo, chăng suy chăng nghĩ, suốt ngày đều hoan hỉ. Thủ Nhãn này là Ngũ 
Sắc Vân Thủ Nhãn, trong tay nâng mây năm màu, cho nên rất tự tại. Nghĩ ra 
thì dụng đồ này cũng vô lượng vô biên, cũng tự tại diệu dụng vô cùng. 


"R¡ Đà Dựng" là “Thanh Liên Hoa Thủ', dịch ra là "liên hoa tâm". Nếu bạn 
tu Liên Hoa Thủ này thành công thì sẽ có hương thơm thanh liên hoa (hoa sen 
xanh), hay đến khen ngợi mười phương chư Phật, cũng rất vi diệu, không thê 
nghĩ bản; thật có thể nói là: "Diệu pháp thâm sâu vô thượng, trăm ngàn ức 
kiếp khó gặp được". 


21. Câu Lô Câu Lô Vết Mông. 


"Câu Lô Câu Lô" cũng là tiếng Phạn, dịch ra là "tát pháp", còn có ý nghĩa 
nữa là "tát dụng trang nghiêm”, còn có một ý nghĩa nữa là "thôi loa kiệt giới". 
Đây là Bảo Loa Thủ Nhãn. 


Yết Mông" cũng là tiếng Phạn, đây là tiếng Phạn của Đại Phạm Thiên, chứ 
chăng phải tiếng Phạn Ấn Độ, vì văn Ấn Độ cũng căn cứ Phạm văn của Đại 
Phạm Thiên. Tiếng Phạn gọi là Yết Mông, dịch ra là nghĩa gì? Tức gọi là "biện 
sự”. Biện là biện lý, sự là tất cả mọi sự việc. Còn có lối dịch khác là "công 
đức". Biện sự gì? Tức làm việc công đức, làm việc công đức này là việc công 
đức lợi ích cho người. Lợi ích cho người cũng là lợi ích chính mình, cũng là 
việc của Bồ Tát tự lợi lợi tha, tự giác giác tha. Làm các việc công đức, các 
công đức tức là hết thảy tất cả lục độ vạn hạnh đều bao quát ở trong đó. Dùng 
gì đề tu lục độ vạn hạnh? Tức là dùng Bạch Liên Hoa Thủ Nhãn. 


28. Độ Lô Độ Lô, Phạt Xà Gia Đề. 


"Độ Lô Độ Lô” cũng là tiếng Phạn, dịch ra là "độ hải". Độ hải là gì? Tức là 
qua khỏi biển khổ sinh tử. Còn có lối dịch khác nữa nghĩa là "minh tịnh", 
quang minh mà thanh tịnh. Còn có lỗi dịch khác nghĩa là "đến bờ", tức là qua 
khỏi biển khổ sinh tử, đến được bờ kia. Bạn có trí huệ quang minh thì Mr 
được bồn thê thanh tịnh, đến được bờ Niết Bàn bên kia. "Độ Lô Độ Lô" tứ 
là ý nghĩa này. 


"Phạt Xà Gia Đế". Đây là Bàng Bài Thủ. Phạt Xà Gia Đề là tiếng Phạn, dịch 
ra nghĩa là "quảng bác nghiêm tịnh”, tức là vừa quảng bác vừa nghiêm tịnh. 


075 


Còn có lối dịch khác nghĩa là "quảng đại". Lại có lối dịch khác nữa, nghĩa là 
"độ sinh tử". Nếu bạn tu Bàng Bài Thủ thì có thể độ sinh tử; bạn chăng tu 
Bàng Bài Thủ thì không thể độ sinh tử. Cho nên có Bàng Bài Thủ thì bạn có 
thê qua được biên khổ sinh tử, xuyên qua đòng phiền não, đạt đến bờ Niết Bàn 
bên kia. 


29. Ma Ha Phạt Xà Gia Đề. 


"Ma Ha Phạt Xà Gia Đế", dịch ra nghĩa là "tối thắng, quảng đại, pháp đạo". 
Trong đó nói pháp cũng lớn, cũng tôi thắng, đạo cũng lớn, cũng tối thăng: là 
pháp đạo tối thắng, quảng đại. 


30. Đà La Đà La. 


Đà La Đà La dịch ra là "năng tổng ấn trì". Nghĩa là hay tổng ấn trì tất cả tâm 
chúng sinh. Bô Tát Quán Thê Am dùng Cam Lô Thủ Nhãn, Dương Chi Thủ 
và Tịnh Bình Thủ hợp lại đê cứu độ khặp tât cả chúng sinh. 


31. Địa Lị Ni. 


"Địa Lị NI" cũng là tiếng Phạn, dịch ra có rất nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là 
"thâm dũng", rất có dũng khí, còn có ý nghĩa là "tịch diệt". Thâm dũng là 
tướng động, còn tịch diệt là tướng tĩnh. Còn có ý nghĩa nữa là "khiết tịnh", ý 
nghĩa nữa gọi là "giá trì", còn gọi là "tồi khai". Tức là tất cả các điều ác, nghiệp 
chướng đều phá sạch; giá trì tất cả điều bất thiện, phụng hành tất cả các điều 
thiện. 


32. Thất Phật La Gia. 


"Thất Phật La Gia" là tiếng Phạn, bạn niệm một tiếng "Thất Phật La Gia" thì 
trong vũ trụ đều có một luồng điện sáng. Bạn niệm một tiếng "Thất Phật La 
Gia" thì giống như sẹt một ánh chớp, phóng một luồng điện sáng. "Thất Phật 
La Gia" dịch ra nghĩa là "phóng quang", còn gọi là "Quán Tự Tại". "Thất Phật 
La Gia" tôi tin rằng là chữ Shvara của Avalokiteshvara, ý nghĩa là "tự tại". 
Quán Tự Tại, bạn phải quán thì mới có thể tự tại; bạn không quán thì chẳng 
tự tại. Quán cái gì? Chăng phải hướng ra ngoải quán, mà là hướng vào bên 
trong để quán; quán tự tại tức là quán sát chính bạn tại hay bắt tại. Bạn tự quán 
sát chủ nhân ông của bạn tại hay bất tại? Bạn quán sát tự tính của bạn tại hay 
bất tại? Bạn quán sát chân tâm của bạn tại hay bất tại? Thường trụ chân tâm, 
tính tịnh minh thể nảy tại hay bất tại? Nếu tại thì tự tại, nếu bắt tại thì chẳng 


976 


tự tại. Nếu chăng tự tại, đã chạy đi đâu thì bạn tự hỏi mình "bạn chạy đi đến 
đâu?" tức là quán tự tại. 


33. Giá La Giá La. 


"Giá La Giá La" cũng là tiếng Phạn, dịch ra gọi là "hành động", tức là ta có 
hành động. Có hành động gì? Tức là "có những hiệu lệnh". Ở trong quân đội 
hành quân thì gọi là hành động, chúng ta đi đường cũng gọi là hành động. 
Hành động của chúng ta là một thứ mệnh lệnh, kêu chúng ta đi làm việc gì, 
thì đó là một thứ "hiệu lệnh”. Hiệu lệnh kêu bạn đi làm việc gì đó thì bạn phải 
đi làm, nếu bạn không đi làm thì trái ngược với mệnh lệnh. 


34. Ma Ma, Phạt Ma La. 


"Ma Ma" cũng là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là "ngã sở". Ở trên là một thứ âm 
nhạc, có sự hành động, đây là ngã sở, việc của tôi làm đêu phải thành tựu. 


"Phạt Ma La": Câu này là "hàng ma kim cang", trong tay cầm một cái kim 
luân, vì đây là một vị Kim Cang, thân có thê biên lớn như núi Tu DI. 


35. Mục Đề Lệ. 

"Mục Đề Lệ" cũng là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là "giải thoát”. Giải thoát cái 
øì? Giải thoát tất cả khô nạn, giải thoát tất cả bệnh tật, giải thoát tất cả việc 
bất như ý. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm dùng nhành dương liễu đề giải thoát 
mọi bệnh tật của chúng sinh, giải thoát những hoạn nạn của chúng sinh, giải 
thoát những việc bất như ý của chúng sinh. 


36. Y Hệ Di Hệ. 

"VY Hê Di Hê" là "Độc Lâu Trượng Thủ”, dịch ra là "thuận triệu, thuận giáo”. 
Tức là bạn kêu họ thì họ sẽ nghe lời kêu của bạn, bạn dạy họ thì họ cũng y 
giáo phụng hành. Còn có một ý nghĩa nữa là "tâm đáo”, tức là trong tâm bạn 
nghĩ đên cái gì thì sẽ thành tựu cái đó. 

37. Thất Na Thất Na. 
"Thất Na Thất Na" cũng là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là "đại trí huệ”, còn gọi 


là "hoằng thệ nguyện". 


gi, 


38. 4 La Sâm, Phật La Xá Lị. 


"A La Sâm" cũng là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là ' 'chuyên luân pháp vương". 
Chuyên là vận chuyên, luân là bánh xe pháp, tức là Đẳng Pháp Vương chuyển 
bánh xe pháp. Chuyên đại pháp luân là luôn luôn diễn nói diệu pháp đại thừa, 
đạo lý nói ra rất thâm sâu vi diệu, những người khác nói không được vi diệu 
pháp mà bạn giảng giải rất tỉ mi, đó gọi là chuyên luân pháp vương. 


39. Phạt Sa Phạt Sâm. 


"Phạt Sa Phạt Sâm” cũng là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là "hoan ngữ hoan tiêu", 
tức là thích nói, rât hoan hỉ nói. Còn có một ý nghĩa nữa, dịch ra là "Đại 
Trượng Phu”; còn có một ý nghĩa nữa, dịch ra là "Vô Thượng Sĩ", đó là ba ý 
nghĩa. 


40. Phật La Xá Gia. 


"Phật La Xá Gia". Ở trên là "Phật La Xá Lị", dịch ra nghĩa là "giác thân tử”, 
còn "Phật La Xá Gia" dịch ra nghĩa là "tượng". Ý ở đây nói là nếu trong tâm 
của bạn giác ngộ thì làm con của Đắng Tượng Vương. Con của Đắng Tượng 
Vương tức cũng là Pháp Vương Tử (con của Đắng Pháp Vương), tương lai sẽ 
làm Đáng Pháp Vương tối cao, cho nên nói "giác tâm giác tượng vương", là ý 
nghĩa đại khái của câu Chú này. 


41. Hô Lô Hô Lô Ma La. 


"Hô Lô Hô Lô Ma La" cũng là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là "tác pháp, như ý", 
còn có ý nghĩa nữa là "tố pháp mạc ly ngã". Câu Chú này là "Kim Chạc Ngọc 
Hoàn Thủ Nhãn". Chúng ta tu 42 Thủ Nhãn gọi là "tác pháp". "Như ý" là toại 
tâm như ý. Bạn tu Thủ Nhãn này thành công rồi thì sẽ toại tâm như ý. 


42. Hô Lô Hô Lô Hệ Lị. 


"Hô Lô Hô Lô Hê Lị": Câu Chú này cũng là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là "tác 
pháp vô niệm". Còn gọi là "tác pháp tự tại". Ở trên là tác pháp như ý, đây là 
tác pháp vô niệm. Như ý thì vẫn còn có một ý niệm; bây giỜ vô niệm thì dù 
một niệm cũng chẳng có, tác pháp thì chẳng có bất cứ một niệm gì. Còn một 
niệm thì còn vọng tưởng, bạn chẳng còn niệm thì chẳng còn vọng tưởng; 
chăng còn vọng tưởng cho nên tác pháp tự tại, biến thành Quán Tự Tại. 


978 


43. Sa La Sa La. 


"Sa La Sa La": Bạn nghe âm thanh này rất là lợi hại. Đây là tiếng Phạn, dịch 
ra nghĩa là "kiên cô lực". Sức lực này đặc biệt kiên có, chăng có ai phá hoại 
được. "Sức kiên cố" này có thể phá tan tất cả thiên ma ngoại đạo, hàng phục 
tất cả thiên ma ngoại đạo. 

-==0O0--- 


Mahayanist — claims to be faithful to the Buddha”s later teachings, 
which detail wIider opportunities for enlightenment and refer to a 
pantheon of celestial beings (thờ các vị Bồ Tát) available to 
help the efforts of mortals. The Mahayanist 1deal of the bodhIsattva, 
the person who has achieved enlightenment but who, through 
pure compassion, returns to the world in countless incarnatlons 
until all can enter nirvana together. It 1s perhaps the purest symbol 
Of selfless altruism available to the human kind. 

(Tibet, India and the Far East countrIes) 


Maitreya - Phật Di Lặc 
Maitreya (Sanskrit) - The Buddha of the Future (Phật Di Lặc) 


Just as there have been Buddhas before the Buddha ShakyamuInI. 
It 1s believed that when Shakyamuniˆs teachings decline Into 
extinction a new Buddha wIll emerge to teach the Dharma and 
usher 1n a new age of peace and enlightenment. According to all 
Buddhist traditions, the Buddha to be In the bodhisattva MatItreya 
whose name 1s derived from the Sanskrit word “mitra”, meaning 
“friend” or “friendliness”, one of the basic Buddhist virtues. 
Maitreya 1s said to dwell 1n a heaven called Tushita (Cõi Trời đâu 
suất) where he awaits a suitable moment to make his entry into 
the world. Mahayana and non-Mahayana Buddhists alike believe 
that 1t 1s possible to v1sit this heavenly abode (cõi thiên đàng) and 
many prays to be reborn there. 

Even In the current age, however Maitreya descends to the world 
from time to time to help others and to teach. Unlike most figures 
of Buddhas or bodhisattvas, who are shown cross-legsed, he Is 
generally represented sitting as on a chaIr or bench, with his feet 
on the ground. This posture Indicates h1s readiness for actlion, as 


g79 


he awaits the right time to descend permanently 1nto the world. 
His hands are usually depicted 1n the “teaching gesture” 
(Dharmachakra mudra). 


Maitreya Buddha - Buddha of a Future Age 


Maitreya (Sanskrit) or Metteyya (Pal) 1s a future Buddha of this world 1n 
Buddhist eschatoloøy. In some Buddhist literature, such as the Amitabha 
Sufra and the Lotus Sutra, he 1s referred to as AJIta Bodhisattva. Maitreya 1s a 
bodhisattva who In the Buddhist tradition 1s to appear on Earth, achieve 
complete enlightenment, and teach the pure dharma. According to scriptures, 
Mattreya wIll be a successor of the hIstoric Sakyamumi Buddha, the founder 
of Buddhism. The prophecy of the arrival of MalItreya 1s found In the canonical 
literature of all Buddhist sects (Theravada, Mahayana, VaJrayana) and 1s 
accepted by most Buddhists as a statement about an actual event that wIll take 
place In the distant future. 


Characteristics 


One mention of the prophecy of Maitreya 1s prophesIed In the Sanskrit text, 
the Mattreyavyakarana (The Prophecy of Mattreya), stating that øods, men, 
and other beings wIll worship Maitreya; 1t Implies that he 1s a teacher of trance 
sadhana: ”wIll lose their doubts, and the torrents of theIr cravings wIll be cut 
Off: free from all misery they wIll manage to cross the ocean of becoming; 
and, as a result of Mattreya's teachinss, they wIll lead a holy life. No longer 
wIll they regard anything as theIr own, they wIll have no possession, no øgold 
or silver, no home, no relatives! But they wIll lead the holy life of chastity 
under Maitreyas guidance. They wIll have torn the net of the passlons, they 
wIll manage fo enter 1nto trances, and theirs will be an abundance of Joy and 
happiness, for they wIll lead a holy Hfe under Maitreya's guidance.” (Trans. In 
Conze 1959:241) 


General descripfion 


Maitreya 1s typIcally pictured seated, with either both feet on the ground or 
crossed at the ankles, on a throne, walting for his time. He 1s dressed In the 
clothes of either a Bhiksu or Indian royalty. As a bodhisattva, he would 
usually be standing and dressed In Jewels. Usually he wears a small stupa In 
his headdress that represents the stupa of the Buddha Sakyamunis relics to 


980 


help him 1dentify 1t when h1s turn comes to lay claim to his succession, and 
can be holding a dharmachakra resting on a lotus. A khatfa 1s always tied 
around his waIst as a gIrdle. In the Greco-Buddhist art of Gandhara, 1n the first 
centuries CE In northern India, Mattreya 1s represented as a Central Asian or 
northern Indian nobleman, holding a 'water phial' (Sanskrit: Kumbha) In hIs 
left hand. Sometimes this 1s a 'wIsdom urn' (Sanskrit: Bumpa). He 1s flanked 
by his two acolytes, the brothers Asanga and Vasubandhu. 


Maitreya's Tusita Heaven 


The future Buddha Maitreya, Gandhara, 3rd century CE. Mattreya currently 
resides 1n the Tusita Heaven (Pali: Tusita), said to be reachable through 
meditatlon. Sakyamumi Buddha also lived here before he was born Into the 
world as all bodhisattvas live 1n the Tusita Heaven before they descend to the 
human realm to become Buddhas. Although all bodhisattvas are destined to 
become Buddhas, the concept of a bodhisattva differs slightly in Theravada 
and Mahayana Buddhism. In Theravada Buddhism, a bodhisattva 1s one who 
1s only destined to one day become a Buddha, whereas in Mahayana 
Buddhism, a bodhisattva 1s one who has already reached a very advanced state 
Of grace or enlightenment but holds back from enfering nirvana so that he may 
help others. QOnce Maitreya becomes a Buddha, he wIll rule over the Ketumati 
Pure Land, an earthly paradise sometimes assocIated with the Indian cIty of 
Varanasi (also known as Benares) in Uttar Pradesh. (AII Buddhas preside over 
a Pure Land; the Buddha Amitabha presides over the Sukhavati Pure Land, 
more popularly known as the Western ParadIise.) 


Acfivity of Maitreya in the currenf age 


In Mahayana schools, Maitreya 1s traditionally said to have revealed the FIve 
TreatIses of Maitreya through Asanga. These Important texts are the basIs of 
the Yogachara traditlon and constitute the maJority of the Third Turning of 
the Wheel of Dharma. 


The future coming of Maitreya 


Mattreyas coming wIll occur after the teachings of the current Gautama 
Buddha, the Dharma, are no longer taught and are completely forgotten. 
Maitreya 1s predicted to attainn Bodhi in seven days (which 1s the mininum 
period), by virtue of his many lives of preparation for Buddha-hood (similar 
to those reported In the Jataka storles of Shakyamuni Buddha). Mattreyas 


981 


coming 1s characterized by a number of physical events. The oceans are 
predicted to decrease 1n size, allowing Maitreya to traverse them freely. The 
event wIll also allow the unveiling of the "true” dharma to the people, 1n turn 
allowing the construction of a new world. The coming also signifies the end 
of the middle time 1n which humans currently reside (characterized as a low 
poInt of human exIstence between the Gautama Buddha and Mattreya.) 


Origins 


The name Maitreya or Metteyya 1s derived from the word mattrI (SanskrIt) or 
metta (Pali) meaning "loving-kindness”, which 1s In turn derived from the 
noun mitra (Pali: mitta) 1n the sense of "friend”. The earliest mention of 
Metteyya 1s In the CakavattI (Sihanada) Sutta 1n the Digha Nikaya 26 of the 
Pali Canon. He occurs 1n no other sutta, and this casts doubt as to the sutta's 
authenticity. Most of the Buddha's sermons are presented as preached In 
answer fo a question, or 1n some other appropriate context, but this one has a 
beginning and an ending In which the Buddha 1s talking to monks about 
something totally different. This leads Gombrich to conclude that eIther whole 
suffa 1s apocryphal, or 1t has at least been tampered with. Maitreya 1s 
Ssometimes represenfed seated on a throne Western-style, and venerated both 
in Mahayana and non-Mahayana Buddhism. Some have speculated that 
Iinspiration for Maitreya may have come from the anclent Indo-lranian delty 
Mithra. The prImary comparIson between the two characters appears to be the 
similarity of their names. According to a book entifled The Religion of the 
Iraman Peoples, "No one who has studied the Zoroastrian doctrine of the 
Saoshyants or the coming savIour-prophets can fail to see their resemblance 
to the future Maitreya. Paul Williams claims that some Zoroasfrian Ideas like 
Saoshyant Influenced the cult of Maitreya, such as ”expectations ofa heavenly 
helper, the need to opt for posifIve rIghteousness, the future millennium, and 
universal salvation"”. Possible obJections are that these characterIstIcs are not 
unique fo Zoroasfrianism, nor are they necessarily characteristic of the belief 
1n Mattreya. It 1s also possIble that Maitreya Buddha originated with the Hindu 
KalkI, and that 1ts similaritles with the Iranian Mithra have to do with the1r 
common Indo-lranian origin. In the Greco-Buddhist art of Gandhara, In the 
first centuries CE 1n northern India, Maitreya was the most popular figure to 
be represented, together with the Buddha SakyamunI. In China, in the 4th-óth 
Centuries "[Buddhist artisans] used the names Shakyamuni and Maitreya 
Iinterchangeably... indicating both that the distinction between the two had not 
vet been drawn and that theIr respectIve Iconographies had not yet been fIrmly 
set”. An example 1s the stone sculpture found 1n the Qingzhou cache dedIcated 


982 


to Maltreya In 529 CE as recorded In the Inscription (currently In the 
Qingzhou Museum, Shandong). The cult of Maiteya seems to have 
developed around the same time of that of Amitabha, as early as the 3rd 
century CE. 


Maitreya claimanfs 


Close-up of a statue depIcting Maitreya at the Thikse monastery 1n Ladakh, 
India. DepIctions of Maitreya vary among Buddhist sects. Since his death, the 
Chinese monk Budai (Hote1) has been popularly regarded as an 1ncarnation of 
the bodhisattva Maitreya. His depiction as the Laughing Buddha continues to 
be very popular In East Aslan culture.[dubious — discuss] While a number of 
persons have proclaimed themselves to be Maitreya over the years following 
the Buddha”s parinrrvana, none have been officially recognized by the sangha 
and Buddhists. A particular difficulty faced by any would-be claimant to 
Mattreya's tie 1s the fact that the Buddha 1s considered to have made a 
number of falirly specIfic predictlons regarding the circumsfances that would 
OCcur prior to Maitreyas coming- such as that the teachings of the Buddha 
would be completely forgotten, and all of the remaining relics of Sakyamuni 
Buddha would be gathered in Bodh Gaya and cremated. 


Non-Buddhist views 


Since the growth of the theosophist movement In the I9th century, non- 
Buddhist religlous and spiritual movements have adopted the name and 
selected characteristics of Maitreya for teachers In their traditions. Share 
International, which equates Maitreya with the prophesied figures of multiple 
relipIous traditions, claims that he 1s already present 1n the world, but 1s 
preparing to make an open declaration of his presence 1n the near future. They 
claim that he 1s here to InspIre mankind to create a new era based on sharing 
and justice. Since the beginning of the 1930s, the Ascended Master Teachings 
have placed Maitreya In the "OffIce” of “World Teacher” until 1956, when he 
was described as moving on to the "Office" of "Planetary Buddha" and 
"Cosmic Christ”" 1n their concept of a SpIritual Hierarchy. Some muslim 
scholars who studied buddhist texts belleve that Maitreya 1s "Rahmatu lHil- 
'alameen”" (Mercy for The Worlds), which 1s the name for prophet Muhammad 
as 1t 1S said in Qur an. According to the research on the book Antim Buddha - 
Mattreya scholars have summarized that Maitreya Buddha 1s Muhammad. 
After examining the Buddhist texts researchers concluded that Muhammad 
had been the last and final awakened Buddha to come 1nto exIstence long after 


983 


the current teachings. The I9th Century religious reformer, Mirza Ghulam 
Ahmad, 1s believed In by the members of the Ahmadiyya Muslim CommunIty 
(the faith he brought) as fulfilling expectatlons regarding the Maltreya 
Buddha. Baha1s believe that Bahau llah 1s the fulfillment of the prophecy of 
appearance of Maitreya. Baha1s believe that the prophecy that Maitreya wIll 
usher 1n a new socIety oŸ tolerance and love has been fulfilled by Bahaulah's 
teachings on world peace. This view has been of some effect, for example 1n 
Vietnam Bahaullah was Identified with the Mattreya. Before the CommunIst 
øovernment, the Baha1 Faith øgrew 1n part with the coversion of a number of 
Buddhist monks. The Baha1 Faith has recently been able to re-regIster as a 
relipIon and there are some signs of large scale growth from the 50's-60's 
resuming. 


More self-proclaimed Maitreyas 


The following people listed are Just a small portion of the several people who 
claimed themselves to be Maitreya. Many have either used the Maitreya 
Incarnation claim to form a new Buddhist sect or have used the name of 
Maitreya to form a new religIlous movement or cult. Gung Ye, a Korean 
warlord and king of short-lived state of Taebong during the lI0th century, 
claimed himself as living 1ncarnation of Maitreya and ordered his subJects to 
worship him. His claim was widely reJected by most Buddhist monks and later 
he was dethroned and killed by his own servants. In 613 the monk XiIang 
Haiming claimed himself Maitreya and adopted Imperial title. In 690 Empress 
Wu Inaugurated the Second Zhou dynasty, proclaimed herself an Incarnation 
of the future Buddha Maitreya, and made Luoyang the "holy capital.” In 693 
she replaced the compulsory Dao De Jing In the curriculum temporarily with 
her own Rules for Officials. Lu Zhong Y1, the 17th patrlarch of I-Kuan Tao, 
clammed to be an Incarnatlon of Maitreya. L. Ron Hubbard, founder of 
Dianetics and Sclentolosgy, sugsested he was "Metteya" (Maitreya) 1n the 
1955 poem Hymn of Asia. His editors Indicated, in the book's preface, specIfic 
physical characteristIcs said to be outlined -- In unnamed SanskrIt sources -- 
aS propertIes of the coming Maitreya; properties which Hubbard's appearance 
supposedly aligned with. Raẽls Maitreya claims center on the conftent of the 
Agama Sutra (Japanese: Agon Sutra), supposedly a very anclent text writfen 
by Buddha himself, but which has been deemphasized or forgotten by the 
maJorIty of Buddhist cultures. Raẽl has claimed directly to people attending 
Asia Raẽlian Church seminars, that someone born In France, a country which 
1s Ooffen symbolized by the cock (or rooster), west of the Orlent, meets the 


984 


criterla of the Maitreya. Raẽl himself claims to be this 1ndividual. (Buddha 
World) 


Phật Di-Lặc 


Truyền thuyết và kinh điển 





Theo kinh điển Phật giáo, Di Lặc là vị Phật sẽ xuất hiện trên Trái Đất, đạt 
được giác ngộ hoàn toàn, giảng dạy Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh, và chứng 
ngộ thành Phật. Phật Di Lặc sẽ là vị Phật kế tiếp Đức Phật lịch sử Thích Ca 
Mâu NI. Cối giáo hóa của Bồ Tát hiện nay là nội viên của cõi trời Đâu-suất 
(skt. tusita). Bồ Tát Di-lặc được tiên tri sẽ giáng sinh trong kiếp giảm của tiêu 
kiếp kế tiếp, khi nhân thọ là 80.000 năm, tức khoảng hàng trăm triệu năm nữa 
theo năm Trái Đắt, khi Phật Pháp đã hoàn toàn bị loài người lãng quên. 


Sự tích về Phật Di Lặc được tìm thấy trong các tải liệu kinh điển của tất cả 
các tông phái Phật giáo (Nguyên thủy, Đại thừa, Kim cương thừa), và được 
chấp nhận bởi hầu hết các Phật tử như là một sự kiện sẽ diễn ra khi Phật Pháp 
đã bị lãng quên trên Trái Đất, và Bồ Tát Di-lặc sẽ là bậc giác ngộ Pháp và 
thuyết lại cho chúng sinh, tương tự như những vị Phật lịch sử đã làm trong 
quá khứ. 


Nếu năm đức Phật xuất hiện trên Trái Đất được xem là hóa thân của Ngũ Phật 
thì Bồ Tát Di-lặc được xem như hóa thân của Thành sở tác trí. 

Có thuyết cho răng, chính Bồ Tát Di-lặc là người khởi xướng hệ phái Duy 
thức của Đại thừa. Một số học giả cho rằng, vị này chính là Maitreyanatha 
(skt. Maitreya-natha), thầy truyền giáo lý Duy thức cho Vô Trước (skt. 


985 


asanga). Truyền thống Phật giáo Tây Tạng cho rằng, Ngài là tác giả của năm 
bài luận, được gọi là Di Lặc (Từ Thị) ngũ luận: 


1.Đại thừa tối thượng luận hoặc Cứu cánh nhất thừa bảo tính luận (skt. 
mahayanoffaratantra) 

2.Pháp pháp tính phân biệt luận (skt. dharmadharmatavibansa) 

3. Trung biên phân biệt luận (skt. madhyantavibhaga-sastra) 

4.Hiện quán trang nghiêm luận (skt. abhisamayalankara) 

5.Đại thừa kinh trang nghiêm luận (skt. mahayanasutralankara) 


Như đã nêu ở trên, Phật Di Lặc chỉ giáng sinh sau 1 thời gian rất dài về sau, 
khi Phật Pháp đã hoàn toàn bị loài người lãng quên. Tuy nhiên trong quá khứ, 
một số người đã tự xưng mình là Phật Di Lặc giáng thế đề thực hiện các mưu 
đồ chính trị. Năm 689, Võ Tắc Thiên đã hạ lệnh cho Pháp Lãng ngụy tạo Đại 
Vân Kinh, cho rằng Võ Hậu là Di-lặc hạ sanh. Khoảng năm 713-755, Vương 
Hoài Cổ cũng tự xưng là Tân Phật (Phật Di-lặc) rồi khởi binh làm loạn. Năm 
1022-1063 đời Bắc Tống, Vương Túc thống lãnh giáo đồ Di-lặc làm phản ở 
Bối Châu... 


Nguôn gôc 


Tên Từ Thị (Maitreya trong tiếng Phạn, hay là Metteyya trong tiếng Pali) xuất 
phát từ truyền thuyết: vì muốn giáo hóa các chúng sanh nên từ lúc mới phát 
tâm, Ngài đã không ăn thịt chúng sanh. Còn theo Đại Nhật Kinh Sớ, Từ Thị 
nghĩa là chủng tính từ bi, gồm hai chữ: Từ trong Tứ vô lượng tâm (Từ, Bi, 
Hỷ, Xả) của Phật, Thị là chủng, họ, tộc, do lòng Từ đó sanh ra từ chủng tính 
Như Lai, có năng lực làm cho tất cả thế gian không đoạn dứt Phật chủng. 


Còn theo phẩm Tùy Hỷ trong Kinh Pháp Hoa và Kinh Bình Đăng Giác, Di- 
lặc chính là A-dật-đa (tiếng Phạn: Ajita, Hán dịch là Vô Thắng, Vô Năng 
Thắng hoặc Vô Tam Độc). Ngài là một vị đệ tử của Phật Thích-ca. Nhưng 
theo Kinh Thuyết Bản trong Trung A-hàm 13, Kinh Xuất Diệu 6 và Luận Đại 
Ty-bà-sa 178, Di-lặc và A-dật-đa là hai nhân vật khác nhau. Trong bài kệ tựa 
phẩm Bi Ngạn Đạo (Parayana) của Kinh Tập (Sutta - nipata) thuộc Đại Tạng 
Kinh Pali đều nêu cả hai tên A-dật-đa (Ajita) và Đế-tu Di-lặc (Tissametteyya), 
tức hoản toàn cho đó là hai người khác nhau. 

Từ Thị được đề cập sớm nhất ở Cakavatti (Sihanada) Sutta, Digha Nikaya 26 
trong Kinh tạng Pali. Một số kinh Pali khác không có sự xuất hiện của Ngài, 
dẫn đến việc nghi ngờ tính xác thực của một số bài kinh. Hầu hết các bài giảng 
của Đức Phật được trình bày ở dạng hỏi đáp, trong đó, đức Phật giải đáp các 


986 


thắc mắc của đệ tử, hoặc trong một số bối cảnh thích hợp khác. Nhưng kinh 
này có một khởi đầu và kết thúc, trong đó Đức Phật đang nói chuyện với các 
nhà sư về một cái gì đó hoàn toàn khác. Điều này dẫn Gombrich đến kết luận 
rằng một trong hai loại kinh là ngụy tạo, hoặc ít nhất 

bị giả mạo. 


Hình tượng 


Trong tranh hay tượng, Di-lặc ngồi trên mặt đất, biểu tượng sẵn sàng đứng 
dậy đi giáo hóa chúng sinh. 


Tại Trung Quốc, Bồ Tát Di-lặc cũng hay được trình bảy với tướng mập tròn 
vui vẻ, trẻ con quấn quýt xung quanh. Người ta tin rằng đó chính là hình ảnh 
của Bồ Đại Hòa thượng, một hóa thân của Di-lặc ở thế kỹ thứ 10. 





Phật Di Lặc (Truyền thuyết khác) — Hòa thượng Bồ Đại, một hiện thân của 
Ngài Di-Lặc, sống vào thế kỷ thứ 10 tại Trung Hoa. Hòa thượng này mập 
mạp, bụng phệ, tươi cười, người sau tạc tượng Ngài Di-Lặc theo hình ảnh đó. 
Một ngày kia, hòa thượng Thảo Đường hỏi rằng: “Đại ý Phật Pháp thế nào?” 
Hòa thượng Bồ Đại chăng trả lời, chỉ bỏ cái bị ở trên vai xuống. Được hỏi 
thêm: ““Chỉ có thế thôi hay còn đường tiến lên?”. Ngài cũng không trả lời, chỉ 
nhặt cái bị vác lên vai và bước đi. 


Đại ý Phật Pháp rất là đơn giản, chỉ một chữ xả là xong, y như việc quăng cái 
bị xuông đât, đó là xả, xả hêt! 


Xả chứ không chấp. Không chấp gì cả, pháp cũng không chấp, ngã cũng chăng 
chấp. Nói theo kinh Kim Cương thì xả bỏ hết mọi tướng, tướng ngã, tướng 
nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Xả rồi thì còn đường nào tiến lên 
không? Hòa thượng Bồ Đại quảy cái bị lên vai mà đi có ý nghĩa gì? Đó là 
được tất cả, thâu tóm tất cả vào cái bị mà quảy lên vai. Được tất cả? Tu rồi 
còn nói được, được cái gì, e rằng mắc phải tham lam không: được đây là được 
ngộ, được giác ngộ. Giác ngộ rồi, tu thành Phật rồi, thế là được tất cả. Tại sao 
lại được tất cả? Vì bây giờ không còn cái ta nhỏ bé này nữa, bây giờ đã “đồng 
thân pháp tính”, đã hòa vào bản thể của vũ trụ, đã là một với vũ trụ rồi...Đức 
Di-Lặc là vị Phật thời vị lai, chúng ta hãy gắng tu tập để cho Phật tánh trong 
chúng ta hiển bày. Chớ để cho lục tặc phá mình, phải coi lục tặc là trẻ con, 
không theo chúng, không chấp chúng, để cho tâm được an, được vui; an thật 


987 


sự, vui thật sự. Muốn vậy thì phải tu hạnh xả, xả trong niềm vui, xả hết cg 


não; thế mới đạt đến hạnh phúc thực sự, trên mọi thứ hạnh phúc của thế gian.. 
Tượng Phật Di-Lặc tại Trung Tâm Phật Học Đài Loan 





¡¡ PẾh 3E #> 5ã 4k 
dằg.o say 


œ[- 
k 
bà 
XƑ: 
A 
* 
^ 
£ 


Phật Nói Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật 


Hán-dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh 
Việt-dịch: HT Thích Huyên Vi 


Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử thượng túc của đức Thích Ca Thế Tôn, một hôm 
phát khởi lòng từ nghĩ đến việc lợi lạc chung của thiên hạ, Tôn giả đi đến chỗ 
đức Phật đang ngự, quỳ gối chấp tay thưa Phật: Thế Tôn thường nói sau khi 
Ngài diệt độ lâu xa, sẽ có Bồ Tát Di Lặc giáng sanh, chúng con cùng tất cả 
chúng sanh, muốn nghe việc quan trọng ấy, cúi xin Thế Tôn từ bi giảng nói 
cho. 


Đức Phật hoan hỷ hứa khả, Ngài nói: 


Đến thời kỳ Bồ Tát Di Lặc giáng sinh, trong châu Nam Diêm Phù Đề đất đá, 
cây cối, rừng rú đều được như nhiên. Mỗi khu vực thạnh mậu, Đ1áp khắp 60 
muôn dặm, khi Di Lặc ra đời, tại châu Diêm Phù Đề, đông tây bề dài 40 muôn 
dặm, nam bắc bề rộng có 32 muôn dặm, đất đai đều sinh trưởng năm thứ hoa 
quả, khắp trong bốn biển không có núi non, hầm hố, mặt đất bằng phẳng, cây 
cối đều sinh trưởng xanh tươi. 


Nhân dân trong thời ấy ít có tham lam, dâm dục, giận tức và ngu sĩ; rất động 
dân chúng cư trú nơi thành â ấp tụ lạc, tương trợ lẫn nhau. Mỗi người dân sống 
lâu 84.000 tuôi. Người phụ nữ đến 500 tuổi mới lập gia đình. Nhân dân khó 
mà đau ốm bịnh hoạn. Khắp cõi nước có ba việc đáng lo: một là ý ham muốn 
nhiều khó đặng; hai là đôi khi bị đói khát và ba là tuổi già lụm cụm; sắc mặt 


988 


của mỗi người dân giống như hoa đào, họ đối xử với nhau rất là kính trọng. 
Cõi nước ây có một thành trì tên là Kê Đâu Mạt, thành này là nơi của vị quôc- 
vương đang trị vì, chu vi thành trì có 480 dặm, xây toàn chất đá cứng, có nhiều 
cây danh mộc chống đỡ, tô điểm nội thành toàn bằng vàng, bạc, ngọc lưu ly, 
thủy tỉnh và các loài trân bửu khác. Bốn phía mỗi bên có 12 gian cửa lớn, 
chạm trổ rất tinh vi, cũng toàn bằng các thứ vàng, bạc, lưu ly, thủy tỉnh để mà 
trang trí. Vị quốc vương nước ầy tên là Tăng-La, bốn biển đều có bà con quyến 
thuộc của Ngài. Nhà vua đi đến đâu đều được tiếp đón nồng hậu. Nhân dân 
cùng qui thần thảy đều kính phục. 


Ngôi thành vua có bốn món báu: một là vàng ròng, có thần gìn giữ, thần ấy 
tên là Nghê Phùng. Hai là bạc nén, cũng có người thủ hộ. Ba là ngọc châu 
minh nguyệt, chỗ sản xuất ngọc châu này gọi là Tu-Tiệm, vị đứng ra gìn giữ 
ngọc châu này tên là Tân-Kiệt. Bốn là ngọc lưu ly, thứ này chiếu sáng khắp 
SoI và quí giá nhất trong thiên hạ. Có một vị tu hành rất là phạm hạnh tên là 
Tu-Phàm sẽ vì Bồ Tát Di Lặc làm cha, mẹ của Ngài tên là Ma Ha Việt Đề. Di 
Lặc có một thân tướng kỳ diệu đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thân hình 
cao lớn 16 trượng. Di Lặc sẽ giáng sinh trong thành đã nói trên, mắt của Bồ 
Tát thấu triệt trong muôn dặm, trong đầu của Di Lặc có nhiều tia sáng nhiệm 
mẫu, chiếu soi 4000 đặm. Khi Bồ Tát Di Lặc đắc đạo thành Phật, sẽ ngồi dưới 
gốc cây Long Hoa. Cây ấy bề cao 40 dặm, bề rộng cũng 40 dặm. Thời gian 
Bồ Tát Di Lặc thành Phật có 84.000 vị Bà Là Môn, thành tâm đi đến chỗ Ngài, 
xin thế phát xuất gia, tu hạnh Sa Môn. Di Lặc an tọa dưới gốc cây, đến ngày 
8 tháng 4, khi sao mai lố mọc sẽ ngộ đạo thành Phật, hiệu là Maitreya Buddha. 
Vị quốc vương tên là Tăng-La nghe tin Bồ- Tát Di Lặc thành Phật, liền hướng 
dẫn 84 người bạn thân bỏ nhà thế gian cầu đạo giải thoát, trong số đó có các 
VỊ quốc-vương, trao ngôi vị lại cho con cháu, đồng đến chỗ Phật Di Lặc xin 
xuất gia, cạo bỏ râu tóc làm thầy Sa Môn. Lại có 1800 vị Bà La Môn đều đến 
chỗ Phật Di Lạc xin làm Sa Di, cha mẹ Di Lặc cũng ở trong số đó. Ngoài ra 
còn có các vị Bà Là Môn chứng thánh, gồm 1084 người, cũng đều đến chỗ 
Phật Di Lặc xin xuất gia thọ giới. Trong nước có ông đại hào phú tên là Tu- 
Đàn mà người đời thường kêu là Tu-Đạt, cũng có tên khác là Nhân Dân, ông 
thành tâm mang vàng bạc cúng dường Phật Di Lặc cùng các vị Sa Môn đề làm 
phương tiện hoằng hóa đạo mẫu, tiếng tốt này bủa khắp bốn phương. Sau đó 
trưởng giả Tu-Đàn lại đem 14.000 người đến chỗ Phật Di Lặc, cầu xin học 
đạo xuất thế. 


Lại có hai anh em một nhà, người anh tên là Cổ-Đạt, em là Phò-Lan. Anh em 
đông thảo luận con đường tu tiên, họ tự đặt câu hỏi: Tại sao chúng ta cứ chạy 
theo giòng đời biên chuyên, mà không chịu phát tâm đên chỗ Phật Đà, câu 


989 


đạo xin xuất gia? Hai anh em nghỉ xong lập tức đến chỗ Phật Di Lặc, xin thọ 
giáo để xuất gia hành đạo. 


Lại nữa, có một số đông thiếu nữ độ chừng 84.000 người, thân tướng xinh 
đẹp, trang sức các đồ y phục lộng lẫy, kể cả vàng ngọc, chuỗi anh lạc v.v... 
đồng phát thiện-tâm, kéo đến chỗ Phật Di Lặc, tự đem các đồ quí giá đề trên 
mặt đất, rồi đồng thanh bạch với Phật rằng: Chúng con xin hoan hỷ dâng các 
thứ này lên đức Phật cùng các vị Sa-môn để hộ trì ngôi Tam Bảo; chúng con 
muôn theo Phật xuất gia, thọ giới Tỳ kheo mi. Phật Di Lặc nhận lời câu xin ấy 
và truyền trao giới pháp cho các vị phụ nữ kia, trở thành Sa di ni rồi Tỳ kheo 
n1. 


Một hôm Phật Di Lặc vân tập lại các hàng Tỷ kheo Tăng cũng như Tỳ kheo 
ni, và long trọng tuyên bố như vầy: Các vị hiện diện nơi đây đều là những 
người lo chuyên tâm tu-tiễn trong thời kỳ Phật Thích Ca Mâu Ni. Những 
người đã tụng kinh; những người đã phát từ tâm; những người đã bố thí; những 
người đã tu hạnh nhẫn nhục; những người đã cất chùa và xây tháp; những 
người đã thỉnh cốt Phật vào thờ trong các Tự Viện; những người đốt hương, 
thắp đèn; những người đã treo tràng phang, bảo cái; những người rải hoa, dâng 
quả. Trong số các Tỳ kheo Tăng và Tỳ kheo Ni hiện diện, đều là những vị đã 
tu tập trong thời kỳ đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những ai giữ giới, những a1 
chí thành lúc trước, giờ đây đều câu hội chỗ này để nghe pháp tiến tu. Các vị 
Tỳ kheo Tăng cũng như Tỳ kheo ni đã nghe pháp trước kia đều được đắc đạo 
ở dưới cây Long Hoa, ba hội: 


Phật Di Lặc thuyết pháp trong hội thứ nhất sẽ có 96 ức người đều đặng đạo A 
La Hán. 


Thuyết pháp hội thứ hai sẽ có 94 ức Tỳ kheo đều chứng đặng quả A La Hán. 
Thuyết pháp hội thứ ba sẽ có 92 ức Sa Môn đều đặng quả A La Hán. 


Chư thiên các cõi trời đều sẽ mang hoa thơm mà rải trên thân hình Di Lặc 
cúng dường. Phật Di Lặc sẽ hướng dẫn các vị A La Hán đến thành vua Kê 
Đầu Mạt, nơi mà quốc vương đang trị vì; vua cùng toàn thể ở trong cung ăn 
uống, khắp hoàng thành yên sáng chiếu soi, đêm cũng như ngày, Phật Di Lặc 
sẽ được thỉnh ngôi trong cung thuyết kinh giảng đạo, có đoạn như vậy: lời nói 
không thê không làm; đạo lý không thể không học; cũng như kinh điển không 
thê không đọc tụng v.v... 


990 


Đức Phật đã cho biết Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sanh hơn muôn năm, sau khi giáo 
pháp Ngài bị đình trệ không lưu chuyên... 


Ngài Xá Lợi Phát, các Tỳ kheo, quốc vương cùng với trăm quan nghe đức 
Phật giảng. nói rồi đều rất hoan hỷ, tỏ ngộ phần nảo rồi phụng hành lời Phật 
giảng nói rồi đều rất hoan hỷ, tỏ ngộ phần nảo rồi phụng hành lời Phật dạy và 
đem hết khả năng giúp đời cứu thế ở hiện tại cũng như tương lai. 

--0O0--- 
MaJjestically - một cách tráng lệ, huy hoàng (MalJesty - vẻ uy nghi, bệ hạ) 


Majordomo — chương trình maJordomo 


Mala — a mala containinng 106 beads, a number with astrological signiflcance 
1n India, 1s frequently used with a repetition of the mantra as each 
bead 1s fingered In turn (tràng hạt). 


Buddhist prayer beads - or malas (Sanskrit: mala “øarlanđ”) are a traditional 
tool used to count the number of times a mantra 1s recited, breaths while 
mediftating, counting prostrations, or the repetitions of a buddha's name. They 
are similar to other forms of prayer beads used In various world religIons and 
therefore the term "Buddhist rosary"” also appears. 


Malas are used for keeping count while reciting, chanting, or mentally 
repeating a mantra or the name or names of a deIty. This sadhana (practIce) 1s 
known 1n Sanskrit as Japa. Malas are typIcally made with 18, 27, 54 or 108 
beads. 


In Tibetan Buddhism, malas of 108 beads are used. Some practitioners use 
malas of 2l or 28 beads for doïng prostrations. In Tibetan Buddhism, malas 
are mainly used to count mantras. These mantras can be recited for different 
purposes linked to working with mind. The material used to make the beads 
can vary according to the purpose of the mantras used. Some beads can be 
used for all purposes and all kinds of mantras. These beads can be made from 
the wood of FIcus religiosa (bo or bodhi tree), or from “bodhi seeds”, which 
come from rudraksha. 


Another general-purpose mala 1s made from rattan seeds; the beads 
themselves called "moon and stars”" by Tibetans, and variously called "lotus 
roo£”, "lotus seed” and "linden nut” by varlous refailers. The bead 1tself 1s very 
hard and dense, 1vory-coloured (which gradually turns a deep golden brown 


99] 


with long use), and has small holes (moons) and tiny black dots (stars) 
COV€rIng Ifs surface. 


PacifyIng mantras should be recIted using white colored malas. Materials such 
as crystal, pearl, shell/conch or nacre are preferable. These are said to pur1fy 
the mind and clear away obstacles like i1llness, bad karma and mental 
disturbances. Using pearls 1s not practical however, as repeated use wIll 
destroy therr Iridescent layer. Most often, pearl malas are used for Jewelry. 
Increasing mantras should be recited using malas of gold, silver, copper and 
amber. The mantras counted on these can ”serve to Increase life span, 
knowledge and merI(.” 


Mantras for magnetizIng should be recited using malas made of saffron, lotus 
seed, sandalwood, or other forms of wood I1ncluding elm, peach, and 
rosewood. However, If 1s said the most effective 1s made of precIous coral, 
which, due to a ban on harvesfing, 1s now very rare and expensIve. 


Mantras to tame by forceful means should be recited using malas made of 
Rudraksha beads or bone. Reciting mantras with this kind of mala 1s said to 
tame others, but with the motivation to unselfishly to help other sentlent 
beings. Malas to tame by forceful means or subdue harmful energies, such as 
"extremely malicious splrits, or general afflictions”, are made from rudraksha 
seeds, or even human bones, with 108 beads on the string. It 1s said that only 
a person that 1s motivated by great compassion for all beings, including those 
they try to tame, can do th1s. 


Mantras and chants are typically repeated hundreds or even thousands of 
times. The mala 1s used so that one can focus on the meaning or sound of the 
mantra rather than counting 1s repetiftIlons.[citation needed| One repetition 1s 
usually said for each bead while turning the thumb clockwise around each 
bead, though some traditions or practices may call for counterclockwIse 
motion or specIfic hand and finger usage. When arriving at the Guru bead, 
both Hindus and Tibetan Buddhists traditionally turn the mala around and then 
øo back In the opposing direction. Other traditions emphasize that this 1s not 
ImpOrftant. 


Within the Buddhist tradition, this repetition of the beads serves to remind 


practitioners of the teaching that 1t 1s possible to break the cycle of birth and 
death. 


992 


Tràng hạt — Mala khởi nguồn từ Ấn Độ và đã trở thành một vật quan trọng 
trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa của tín đồ các tôn giáo và trong: xã hội Ấn 
Độ cô. Với Phật giáo, tràng hạt là vật tùy thân giúp cho hành giả dễ dàng chú 
tâm vào đối tượng trì niệm, là một sợi dây xâu suốt các ý tưởng thành một trật 
tự, từ đó hành giả có thê đi sâu hơn vảo các trạng thái của định để làm phát 
khởi tuệ giác. 


Như vậy, có thể thấy, dù trong truyền thống văn hóa cô xưa của Ấn Độ và 
trong các nền văn minh khác của nhân loại, chuỗi hạt đã có từ lâu và gắn VỚI 
mỗi cộng đồng xã hội nó có một ý nghĩa biêu trưng hay giá trị thâm mỹ khác 
nhau. Nhưng với Phật giáo, tràng hạt được đề cập với vai trò của pháp phương 
tiện, là pháp khí, là công cụ để hỗ trợ việc tu hành đạt giác ngộ. 


Cũng như chuông mõ, tràng hạt là một phương tiện trong muôn ngàn phương 
tiện tu tập của Phật giáo. Trong Phật giáo, mọi hình thức pháp khí hay vật thể 
đều là những phương tiện. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà người ta bày ra. 
Dĩ nhiên, mỗi một hình thức của một vật thể đều có một ý nghĩa biểu trưng 
đặc biệt của nó. 


NGUÒN GÓC CỦA CHUỖI HẠT 


Không chỉ Phật giáo mới đề cập đến chuỗi hạt và hướng dẫn việc sử dụng 
chuỗi hạt để đạt được những giá trị trên con đường tu tập. Người ta có thể 
thấy, pháp môn lần tràng hạt niệm Phật của Phật giáo rất gần gũi với phương 
pháp lần tràng hạt trong lúc cầu nguyện của Bà la môn giáo, một lối cầu 
nguyện rất thịnh hành của những vị Bà la môn. Bên cạnh đó, người Ấn giáo 
theo phái thờ thần Siva cũng dùng một loại hạt gọi là rudraka để xâu thành 
tràng hạt. 


Trong quan niệm của người Ấn Độ, vô hoạn tử và rudraka đều là những loại 
hạt thiêng, có khả năng trừ ma chướng. Điều này có lẽ một phần do dược tính 
của chúng, như vô hoạn tử, còn có tên là bỗ đề tử, là một vị thuốc chủ trị nhiệt, 
đàm, sát trùng... 

Trong truyền thống văn hóa cổ xưa của Ân Độ và trong các nền văn minh 
khác của nhân loại, chuỗi hạt đã có từ lâu và gắn với mỗi cộng đồng xã hội nó 
có một ý nghĩa biểu trưng hay giá trị thẩm mỹ khác nhau. Nhưng với Phật 
giáo, tràng hạt được đề cập với vai trò của pháp phương tiện, là pháp khí, là 
công cụ đề hỗ trợ việc tu hành đạt giác ngộ. 


SÓ LƯỢNG CỦA CHUÔI HẠT 
993 


Theo Kinh Mộc Hoạn Tử nêu ở trên, tràng hạt của Phật giáo gồm có 108 hạt, 
con số này cũng giống với các giáo phái khác ở Ấn Độ. Tuy nhiên, về sau, để 
tiện lợi cho các nghi thức hành lễ, tràng hạt được xâu bởi chuỗi hạt với những 
sỐ lượng ít hơn, như 54, 27 hạt hoặc 36, I8 hạt. 


Con số 108 này tượng trưng cho 108 phiền não gồm 88 kiến hoặc, 10 tư hoặc 
và 10 triền. Ngoài ra, con số 108 còn được giải thích theo nhiều cách khác 
nữa. 


Người ta nhận thấy rằng số hạt thường là tương đương với số lượng của đối 
tượng được niệm, trong niệm danh hiệu Phật thì có 108 danh hiệu, trong An 
giáo thì có 108 bộ Ào nghĩa thư. 


108 = 6x3x2x3. Đó là 6 trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp) x 3 thời (quá 
khứ, hiện tại và vỊ lại) x 2 trạng thái của tâm (nhiễm và tịnh) x 3 trạng thái của 
thọ (ưa, không ưa và trung lập). 


108 còn là con số = 1x 4x 27. Đây có lẽ là những quan niệm liên quan đến 
vấn đề số học của người Ấn Độ xưa. 

Trong hình ngôi sao năm cánh, góc bù được tạo nên bởi 2 cạnh cắt nhau là 
108 độ. Người ta nói rằng ở Ân Độ có 108 điệu múa. Trong thân thể chúng ta 
có 106 luân xa. 


Các nhà chiêm tinh cho rằng đường kính mặt trời lớn bằng 108 lần đường kính 
trái đất. 


Trong con số 108, số 1 biểu trưng cho sự hợp nhất, tức là nhất; số 8 là vô 
cùng, tức là dị; số 0 là trung gian, là trung đạo với nghĩa không, tánh không. 
Tựu trung, con số 108 được giải thích dưới nhiều góc độ khác nhau và rõ ràng 
nó mang ý nghĩa tượng trưng Tất quan trọng trong quan niệm người Ấn Độ. Ỏ 
chừng mực nảo đó, có thể nói rằng con số 108 này cũng kỳ diệu như chỉ số 
PHI (@) 1.618 trong truyền thống Hi Lạp. 


Trong tràng hạt có một hạt gọi là hạt Sumeru hay Meru, chúng ta thường gọi 
là hạt Tu di hoặc hạt Di đà, đó là hạt thứ 109, là chỗ giáp nỗi của vòng tròn. 
Theo nghi thức, khi lần tràng, không được vượt qua hạt này, lần đến hạt này 
thì lần ngược trở lại, như trong kinh Kim cương đỉnh du già niệm châu có câu: 
“Hạt giữa tiêu biểu Phật Di đà, chớ lần qua, phạm tội việt pháp”. Tuy nhiên, 
trong việc xâu chuỗi hạt, tùy cách xâu mà có thể có hoặc không có hạt thứ 109 
này. 


994 


Ý NGHĨA CỦA CHUÔI HẠT 


Căn cứ vào những pháp số tông thành mà nó biểu trưng theo quan niệm của 
phật giáo, việc sử dụng tràng hạt có sô hạt khác nhau, thì ý nghĩa biêu trưng 
của nó cũng có những khác biệt: 


- Chuỗi 108 hạt là biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 
108 phiên não. 


- Chuỗi 54 hạt là biểu thị cho 54 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, tức là 
Thập Tín, Thập Trú, Thập Hạnh. Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Tứ Thiện 
Căn Nhân Địa. 


- Chuỗi 42 hạt là biểu thị cho 42 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, tức là 
Thập Trú, Thập Hạnh, Thập Hôi Hướng, Thập Địa và Đăng Giác, Diệu G1ác. 


- Chuỗi 27 hạt là biểu thị cho 27 cấp vị của Tiểu Thừa tu hành Tứ Hướng Quả, 
tức là I8 bậc Hữu Học của Tứ Hướng Tam Quả trước, với 9 bậc Vô Học của 
Đệ Tứ Quả A La Hán. 


- Chuỗi 21 hạt là biểu thị cho 21 vị, tức là Thập Địa, Thập Ba La Mật và quả 
vị Phật. 


- Chuỗi 14 hạt là biểu thị cho 14 Pháp Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm. 


- Chuỗi 1.080 hạt là biểu thị cho 10 cảnh giới, mỗi cảnh giới đều có 108, cho 
nên cộng thành 1.080. 


Ý nghĩa của chuỗi 36 hạt và 18 hạt có nhiều người cho là không biểu trưng 
cho pháp số nào trong Phật giáo, và cho rằng nó tương đồng với chuỗi 108 
hạt. Theo đó, để tiện cho sự mang đeo, bèn chia chuỗi 108 hạt ra thành 3 chuỗi, 
mỗi chuỗi có 36 hạt, hoặc chia chuỗi 108 hạt ra làm 6 xâu, mỗi xâu có 18 hạt, 
mà không phải có thâm nghĩa nào cả. 


Tuy vậy, chúng ta cần biết răng, sự khác biệt của số hạt với những ý nghĩa 
biểu trưng khác nhau trên đây, là do các vị Bồ tát, hiền thánh tăng, sau khi 
đức Phật nhập diệt, đã tùy duyên giao phó làm phương tiện giáo hóa, mà 
không phải bắt nguồn từ văn của Kinh điển gốc đã nêu. Nghĩa là số lượng các 
hạt trên tràng hạt là không cô định và bắt buộc. 


295 


Trảng hạt là một vật dụng phổ biến trong nhiều nền văn hóa trên thế giới. Nó 
được dùng như một thứ trang sức hoặc như một pháp khí tùy theo đôi tượng 
sử dụng." (Yên Sơn) 

1 


A0 


-—-oO0--- 
Maladaptive — không thích nghi 


Maleficent — hay làm hại, hiểm ác 

Malevolence — ác tâm, ác ý 

Malicious — ác độc 

Malunkyaputfa - The Quesfions Of Malunkyaputta 
THUS have I heard: 


The Lord was once dwelling near Savatthi, at Jetavana In the park of 
AnathapIndika. 


Now the elder Malunkyaputta had retired from the world, and as he meditated 
the thought arose: 


”“IFhese theorles have been left unexplained by the Lord, set aside, and 
reJected, whether the world 1s eternal or not eternal, whether the world 1s fimite 
or not, whether the soul (life) 1s the same as the body, or whether the soul 1s 
one thing and the body another, whether a Buddha (Tathagata) exIsts after 
death or does not exIst after death, whether a Buddha both exIsts and does not 
exIst after death, and whether a Buddha 1s non-exIstent and not non-exIstent 
after death - these things the Lord does not explain to me, and that he does not 
explain them to me does not please me, 1t does not suit me. 


I wIll approach the Lord, and ask about this matter... If the Lord does not 
explain to me, I wIll øive up the training, and return to a worldly life.” 


When Malunkyaputta had approached and put his questions the Lord replied: 


996 


"Now did I, Malunkyaputfa, ever say to you, 
'Come, Malunkyaputta, lead a religious life with me, and I will explaIn to you 
whether the world 1s eternal or not eternal and so on with the other questlons?"”" 


"You did not, reverend s1r." 


"Anyone, Malunkyaputfa, who should say 'T wIll not lead a religious life with 
the Lord, until the Lord explains to me whether the world 1s eternal or not 
e(ternal efc.... ' that person would die, Malunkyaputta, without 1s being 
explained. 


It 1s as 1Ý a man had been wounded by an arrow thickly smeared with polIson, 
and his friends, companions, relatives, and kinsmen were to øet a surgeon to 
heal him, and he were to say, I wIll not have this arrow pulled out, until I 
know by what man I was wounded, whether he 1s of the warrlor caste, or a 
brahmnn, or of the agricultural, or the lowest caste.' 


Or 1f he were fo say, I wIll not have this arrow pulled out until I know of what 
name or family the man 1s ... or whether he 1s tall, or short, or of middle heIght 
... Or Wwhether he 1s black, or dark, or yellowIsh ... or whether he comes from 
such and such a village, or town, or city ... or until [ know whether the bow 
with which Ï was wounded was a chapa or a kodanda, or until I know whether 
the bow-string was of swallow-wort, or bamboo-fibre, or sinew, or hemp, or 
of milk-sap tree, or until I know whether the shaft was from a wild or 
cultivated plant.... or whether 1t was feathered from a vultures wing or a 
heron's or a hawk's, or a peacock's, or a sithilahanu-bird's ... or whether 1t was 
wrapped round with the sinew of an ox, or of a buffalo, or oŸ a ruru-deer, or 
of a monkey ... or until I know whether 1t was an ordInary arrOW, Or a raZOT- 
arrow, or a vekanda, or an 1ron arrow or a calf-tooth arrow, or one of a karavira 
leaf.' 


That man would die, Malunkyaputta, without knowing all this. 

"It 1s not on the view that the world 1s eternal, Malunkyaputta, that a religIous 
life depends; 1t 1s not on the view that the world 1s not eternal that a relipIous 
life depends. 


Whether the view 1s held that the world 1s eternal, or that the world 1s not 
e(ernal, there 1s still re-birth, there 1s old age, there 1s death, and grief, 
lamentation, suffering, sorrow, and desparr, the destruction of which even 1n 
this life Ï announce. 


007 


It 1s not on the view that the world 1s finite ... 
It 1s not on the view that a Tathagata exIsts after death ... 


Therefore, Malunkyaputta, consider as unexplained what I have not 
explained, and consider as explained what I have explained. 


And what, Malunkyaputta, have I not explained? 


Whether the world 1s eternal I have not explained, whether the world 1s not 
eternal ... whether a Tathagata 1s both non-exIstent and not nonexIstent after 
death T have not explained. 


And why, Malunkyaputta, have I not explained this? 


Because this, Malunkyaput(a, 1s not useful, 1t 1s not concerned with the 
principle of a religious life, does not conduce (Đưa đến) to aversion (ác cảm), 
absence of passion, cessatlon, tranguillity, supernatural faculty, perfect 
knowledge, NÑirvana, and therefore I have not explained 1t. 


"And what, Malunkyaputta, have I explained? 


Suffering have I explained, the cause of suffering, the destruction of suffering, 
and the path that leads to the destruction of suffering have I explained. 


For this, Malunkyaputta, 1s useful, this 1s concerned with the princIple of a 
relipIous lHife; this conduces to aversion, absence of passion, cessation, 
tranquillity, supernatural faculty, perfect knowledge, Nirvana, and therefore 
have Iexplained 1t. 


Therefore, Malunkyaputta, consider as unexplained what I have not 
explained, and consider as explained what I have explained." 

Thus spoke the Lord, and with Joy the elder Malunkyaputta applauded the 
words of the Lord. (Translated from the Pali by E. J. Thomas, M.A.) 


Malunkyaputta - Tiểu kinh Malunkya (Cula Malunkya sutta) 


Như vầy tôi nghe: 
Một thời, Thê Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông AnathapIndika (Câp 
Cô Độc). 


996 


Rồi Tôn giả Malunkyaputta, trong khi độc trú tịnh cư, khởi lên sự suy tư như 
sau: Có một số vấn đề này, Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra: 

"Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới 
là vô biên; sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và thân này là 
khác; Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, 
Như Lai có tồn tại và không có tôn tại sau khi chết. Như Lai không có tồn tại 
và không không tồn tại sau khi chết". Thế Tôn không trả lời cho ta những vẫn 
đề ấy. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy, nên ta không được 
hải lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn, và sẽ hỏi ý nghĩa 
này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta: "Thể giới là thường còn, thế giới là vô thường, 
thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên; sinh mạng này vả thân nảy là một, 
sinh mạng này và thân nảy là khác; Như Lai có tổn tại sau khi chết, Như Lai 
không có tồn tại sau khi chết; Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi 
chết, hay Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết", thời 
ta sẽ sông Phạm hạnh dưới (sự chỉ dẫn của) Thế Tôn. Còn nếu Thế Tôn không 
trả lời cho ta: "Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường... (như trên)... 
Như Lai không có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết", thời ta sẽ bỏ 
học pháp và hoàn tục. 


Rồi Tôn giả Malunkyaputta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến 
Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Sau khi ngôi 
xuông một bên, Tôn giả Malunkyaputta bạch Thê Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi độc trú tịnh cư, con khởi lên ý nghĩ như 
sau: Có một số vấn đề này, Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên loại bỏ ra: "Thế 
giới là thường còn, thế giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết". Thế Tôn không trả lời cho ta những 
vấn đề ấy. Vì Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy, nên ta không 
được hài lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi ý 
nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta: "Thế giới là thường còn, thế giới là vô 
thường... (như trên)... Như Lai không có tồn tại và không không tôn tại sau 
khi chết", thời ta sẽ sống Phạm hạnh dưới (sự chỉ dẫn của) Thế Tôn. Còn nếu 
Thế Tôn không trả lời cho ta: "Thế giới là thường còn, thế giới là vô thường... 
(như trên)... Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết", 
thời ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục. 


Nếu Thế Tôn biết: "Thế giới là thường còn", Thế Tôn hãy trả lời cho con: 


"Thế giới là thường còn". Nếu Thế Tôn biết: "Thế giới là vô thường". Thế 
Tôn hãy trả lời cho con: "“Thê giới là vô thường”. Nêu Thê Tôn không biẾt: 


999 


"Thế giới là thường còn" hay "Thế giới là vô thường", thời không biết, không 
thây, hãy thăng thăn trả lời: "Ta không biệt, Ta không thây". 


Nếu Thế Tôn biết: "Thế giới là hữu biên” , Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Thế 
giới là hữu biên". Nếu Thế Tôn biết: "Thế giới là vô biên", Thế Tôn hãy trả 
lời cho con: "Thế giới là vô biên". Nếu Thế Tôn không biết: "Thế giới là hữu 
biên" hay "Thế giới là vô biên," thời không biết, không thấy, hãy thắng thăn 
trả lời: "Ta không biết, Ta không thấy". 


Nếu Thế Tôn biết: "Sinh mạng này và thân này là một", Thế Tôn hãy trả lời 
cho con: "Sinh mạng nảy và thân nảy là một". Nếu Thế Tôn biết: "Sinh mạng 
nảy và thân này là khác," Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Sinh mạng nảy và 
thân này là khác". Nếu Thế Tôn không biết: "Sinh mạng nảy và thân này là 
một" hay "Sinh mạng này và thân này là khác," thời không biết, không thấy, 
hãy thắng thắn trả lời: "Ta không biết, Ta không thấy". 


Nếu Thế Tôn biết: "Như Lai có tồn tại sau khi chết", Thế Tôn hãy trả lời cho 
con: "Như Lai có tồn tại sau khi chết". Nếu Thế Tôn biết: "Như Lai không có 
tồn tại sau khi chết", Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Như Lai không có tồn tại 
sau khi chết". Nếu Thế Tôn không biết: "Như Lai có tồn tại sau khi chết," hay 
"Như Lai không có tồn tại sau khi chết", thời không biết, không thấy, hãy 
thắng thắn trả lời: "Ta không biết, Ta không thấy". 


Nếu Thế Tôn biết: "Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau khi chết", Thế Tôn 
hãy trả lời cho con: "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết", Thế 
Tôn hãy trả lời cho con: "Như Lai không tồn tại và không không tổn tại sau 
khi chết". Nếu Thế Tôn không biết: "Như Lai tồn tại và không tôn tại sau khi 
chết," hay "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết", thời 
không biết, không thấy, hãy thăng thắn trả lời: "Ta không biết, Ta không thấy". 


-= Này Malunkyaputta, Ta nào có nói với Ông: Này Malunkyaputta, hãy đến 
và sông Phạm hạnh theo Ta, Ta sẽ trả lời cho Ông: "Thế giới là thường còn," 
hay "Thế giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tồn tại và không 
không tôn tại sau khi chêt”"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Hay Ông có nói với Ta như sau: Bạch Thế Tôn, con sẽ sống Phạm hạnh 


theo Thế Tôn, nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho con: "Thế giới là thường còn" hay 


1000 


"Thế giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tồn tại và không 
không tôn tại sau khi chêt" ? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Như vậy, này Malunkyaputta, Ta không nói với Ông: Này Malunkyaputta, 
hãy đến và sông Phạm hạnh theo Ta và Ta sẽ trả lời cho Ông: "Thế giới là 
thường còn” hay "Thế giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết", và Ông cũng không nói với Ta: Bạch 
Thế Tôn, con sẽ sống Phạm hạnh theo Thế Tôn nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho 
con: "Thế giới là thường còn" hay "Thế giới là vô thường... (như trên)... Như 
Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết". Sự tình là như vậy, 
thời này kẻ ngu kia, Ông là ai, và Ông phủ nhận cái gì ? 


Này Malunkyaputta, nếu có ai nói như sau: Ta sẽ sống Phạm hạnh theo Thế 
Tôn khi nào Thế Tôn sẽ trả lời cho ta: "Thế giới là thường còn" hay "Thế giới 
là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết", thời này Malunkyaputta, người ấy sẽ chết (vả) vẫn không được 
Như Lai trả lời. Này Malunkyaputta, ví như một người bị mũi tên bắn, mũi 
tên được tắm thuốc độc rât dày. Bạn bè và bà con huyết thống của người ấy 
mời một vị y sĩ khoa mô xẻ đến săn sóc. Nhưng người ấy lại nói: "Tôi sẽ 
không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn TÔI thuộc 
giòng hoàng tộc, hay Bà-la-môn, hay buôn bán, hay người làm công”. Người 
ây có thê nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết 
được người đã bắn tôi tên là gì, tộc tánh là gì?" Người ấy có thể nói như sau: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi 
là cao hay thấp, hay người bậc trung". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ 
không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi là da đen, 
da sằm hay da vàng". Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi tên 
nảy ra khi nảo tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc làng nào, thuộc thị 
trần nào, thuộc thành phố nào". Người ây có thể nói như sau: "Tôi sẽ không 
rút mũi tên này ra khi nảo tôi chưa biết cái cung mà tôi bị bắn, cái cung ấy 
thuộc loại cung thông thường hay loại cung nỏ". Người ấy có thể nói như sau: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết được dây cung mà tôi 
bị băn, dây cung ấy làm bằng cây leo, hay cây lau, hay một thứ gân, hay một 
thứ dây gai, hay một thứ cây có nhựa". Người â ấy có thê nói như sau: "Tôi SẼ 
không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, cái tên ấy 
thuộc một loại cây lau này hay cây lau khác". Người ấy có thể nói như sau: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, 
mũi tên ẫây có kết lông gì, hoặc lông con kên, hoặc lông con cò, hoặc lông con 


1001 


ó, hoặc lông con công, hoặc lông một loại két". Người ẫy có thê nói như sau: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, 
cái tên ẫây được cuốn (parikkhittam) bởi loại gân nào, hoặc là gân bò cái, hoặc 
là gân trâu, hoặc là gân nai, hoặc là gân lừa". Người ấy có thể nói như sau: 
"Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, 
cái tên ẫy thuộc loại tên nhọn, hay thuộc loại tên móc, hay thuộc loại tên như 
đầu sào, hay thuộc loại tên như răng bò, hay thuộc loại tên như kẽm ga1". Này 
Malunkyaputta, người ấy sẽ chết và vẫn không được biết gì. 


Cũng vậy, này Malunkyaputta, ai nói như sau: "Ta sẽ sống Phạm hạnh theo 
Thế Tôn khi nào Thế Tôn trả lời cho ta: "Thế giới là thường còn hay thế giới 
là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết", thời này Malunkyaputta, người ấy sẽ chết (vả) vẫn không được 
Như Lai trả lời. 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thê nói là tùy thuộc với quan 
điểm "Thế giới là thường còn". Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh 
không thể nói là tùy thuộc với quan điểm "Thế giới là vô thường". Này 
Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Thế giới là thường còn", hay dầu cho 
có quan điểm "Thế giới là vô thường", thời vẫn có sanh, có già, có chết, có 
sầu, bi, khổ, ưu, não, mà Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thẻ nói là tùy thuộc với quan 
điểm "Thế giới là hữu biên". Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không 
thể nói là tùy thuộc với quan điểm "Thế giới là vô biên". Này Malunkyaputta, 
dầu cho có quan điểm "hệ giới là hữu biên", hay dầu cho có quan điểm "Thế 
giới là vô biên" thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não, mà 
Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc quan 
điểm "Sinh mạng này và thân này là một". Này Malunkyaputta, đời sống Phạm 
hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm "Sinh mạng này và thân nảy là 
khác". Này Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Sinh mạng này và thân 
nảy là một", hay dầu cho có quan điểm "Sinh mạng này và thân này là khác", 
thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà Ta giảng dạy sự 
đoạn trừ ngay trong hiện tại. 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thê nói là tùy thuộc quan 
điểm "Như Lai có tồn tại sau khi chết". Này Malunkyaputta, đời sống Phạm 
hạnh không thể nói là tùy thuộc quan điểm "Như Lai không có tôn tại sau khi 


1002 


chết". Này Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết" hay dầu cho có quan điểm "Như Lai không có tồn tại sau khi chết," thời 
vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, bi, khô, ưu, não mà Ta giảng dạy sự đoạn 
trừ ngay trong hiện tại. 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc vào quan 
điểm "Như Lai có tổn tại và không tồn tại sau khi chết". Này Malunkyaputta, 
đời sống Phạm hạnh không thê nói là tùy thuộc với quan điểm "Như Lai không 
có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết". Này Malunkyaputta, dầu cho 
có quan điểm "Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết", hay dầu 
cho có quan điểm: "Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết", thời vẫn có sanh, có Ø1à, CÓ chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà Ta giảng 
dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại". 


Do vậy, này Malunkyaputta, hãy thọ trì là không trả lời những gì Ta không 
trả lời. Hãy thọ trì là có trả lời những gì Ta có trả lời. Và này Malunkyaputta, 
điều gì Ta không trả lời? "Thế giới là thường còn", này Malunkyaputta là điều 
Ta không trả lời. "Thế giới là vô thường" là điều Ta không trả lời. "Thế giới 
là hữu biên" là điều Ta không trả lời. "Thế giới là vô biên" là điều Ta không 
trả lời. "Sinh mạng này và thân này là một" là điều Ta không trả lời. "Sinh 
mạng này và thân này khác" là điều Ta không trả lời. "Như Lai có tồn tại sau 
khi chết" là điều Ta không trả lời. "Như Lai không có tồn tại sau khi chết" là 
điều Ta không trả lời. "Như Lai có tôn tại và không tồn tại sau khi chết" là 
điều Ta không trả lời. "Như Lai không có tồn tại và không không tôn tại sau 
khi chết" là điều Ta không trả lời. 


Và này Malunkyaputta, vì sao điều ấy Ta không trả lời? Này Malunkyaputta, 
vì điều ấ ây không liên hệ đến mục đích, điều ấy không phải là căn bản Phạm 
hạnh, điều ấy không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn, cho nên điều ấy Ta không trả lời. 


Và này Malunkyaputta, điều gì Ta trả lời? "Đây là khổ", này Malunkyaputta 
là điều Ta trả lời". "Đây là khô tập" là điều Ta trả lời. “Đây là khổ diệt" là điều 
Ta trả lời. "Đây là con đường tớ đến khổ diệt" là điều Ta trả lời. 


Và này Malunkyaputta,vì sao điều ấy Ta trả lời? Này Malunkyaputta, vì điều 
ấy có liên hệ đến mục đích, điều ấy là căn bản Phạm hạnh, điều ấy đưa đến 
yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, vì vậy điều 
ấy Ta trả lời. Do vậy, này Malunkyaputta, hãy thọ trì là không trả lời những 
điều Ta không trả lời. Hãy thọ trì là trả lời những điều Ta có trả lời. 


1003 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Malunkyaputta hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy. (Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt) 


--oO0o--- 
Manaele - sự trói buộc, kiêm hãm 


Mandala — a circle or wheel representing the universe or the dwelling of a 
deity... The visualization ofa mandala plays a crucial role 1n 
tantric meditation.. 

Mandala (Skt Mandala, 'circle') 1s a spiritual and ritual symbol in Hinduism 

and Buddhism. The basic form of most mandalas 1s a square with four øates 

containing a circle with a center point. Each gate 1s In the general shape of a 

T. Mandalas often exhibit radial balance... 

In common use, "mandala" has become a generIc term for any diagram, chart 

Or øeometrilc pattern that represen(s the cosmos mefaphysically or 

symbolically; a microcosm of the unIverse. 

In varlous spiritual traditions, mandalas may be employed for focusing 

attention of practitioners and adepts, as a spiritual guidance tool, for 

establishing a sacred space, and as an aid to meditation and trance induction. 

Mạn-đà-la (dịch âm theo tiếng Trung: gốc tiếng Phạn: mandala, "tỉnh túy" + 

"chứa đựng") là một hình vẽ biểu thị vũ trụ trong cái nhìn của một bậc giác 

ngộ. Trong tiếng Phạn, mandala có nghĩa là một trung tâm (14) đã được tách 

riêng ra hay được trang điểm (man3). Có thể coi Mạn-đà-la là một đồ hình vũ 
trụ thu nhỏ. "Mandala" dịch nghĩa theo chữ Hán là "luân viên cụ túc”, nghĩa 
là vòng tròn đầy đủ. Theo ý nghĩa thực tiễn thì Mạn đà la là đàn tràng để hành 
giả bày các lễ vật hay pháp khí cho nghi thức hành lễ, cầu nguyện, tu luyện... 


Các tín đồ Ấn giáo, Phật giáo, sử dụng Mạn đà la như một pháp khí tạo linh 
ảnh, còn đối với các tín đồ Đại thừa, Kim cương thừa thì Mạn đà la là một mô 
hình về vũ trụ hoàn hảo, trong đó có một hay nhiều vị thần ngự trỊ. 


Mật giáo đã thiết lập hai Mạn đà la: Thai tạng giới Mạn đà la và Kim cương 
giới Mạn đà la, có nguồn gốc xuất phát từ tư tưởng của hai bộ kinh Đại Nhật 
và Kim Cương Đỉnh và theo quan điểm tư tưởng của Phật giáo thì vũ trụ gồm 
hai phần. Một phần là nhân cách và phần kia là thế giới của nhân cách, là 
những pháp sở chứng và thọ dụng của Phật. Hai Mạn đà la này là sự hội nhập 
giữa thụ tr1 và sở tr. 


1004 


Phần lớn các Mạn đà la Phật giáo được vẽ, in hoặc thêu những mẫu hoa văn 
kỷ hà. Một trong những loại Mạn đà la lớn thường bắt gặp là Mạn đà la bằng 
cát. Những mạn đà la này được tạo ra trong nhiều tuần lễ và sau đó lại được 
quét bỏ đi để nói lên tính vô thường của hiện hữu. Ngoài ra, ở Tây Tạng còn 
có các mạn đà la ba chiều giống như cung điện. 


Manl — indIcates that... 


Manicheanism — believer in religious or philosophical Dualism (Thuyết Nhị 
Nguyên) 

Manicheanism taught an elaborate dualistic cosmology describing the 

strugsle between a good, spiritual world of light, and an evIl, material world 

of darkness. 


Thuyết nhị nguyên - hay nhị nguyên luận, là một học thuyết triết học thừa 
nhận sự tồn tại độc lập của hai thực thể. Có nhiều dạng nhị nguyên, một trong 
số đó là thuyết nhị nguyên về triết học xem vật chất và ý thức (hay tinh thân), 
tạo thành hai nguồn gôc của thế giới. Đây là quan điểm của một số nhà triết 
học trong việc giải quyết mặt thứ nhất vẫn đề cơ bản của triết học: ý thức và 
vật chất thì cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào. 


Manifest — tuyên ngôn, kê khai 

Manifesto - bản tuyên ngôn 

Majolica - đồ gốm, đồ sành 

Manjushri — Lord of wisdom = Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát 


If Avalokiteshvara embodies the compassion of all the Buddhas, 
ManJushri (Jampal Yang In Tibetan) 1s believed to be the embo- 
diment of their wIsdom. Similarly, Just as Avalokiteshvara 1s de- 
scribed enacting deeds of øreat compassion, so ManJushri 1s lin- 
ked to accounts concerning ultimate truth and knowledge. 
ManJushri 1s revered by all the traditlons of Tibetan Buddhism 
and 1s always depIcted as an Internal youth of sixteen, whife In 
color and wearing the robes of a bodhIsattva. In his rIght hand, 
he wIelds a sword representing the knowledge or wIsdom that 
cutfs throuph the fetters of delusion (gong cùm cuả sự mê mò) 
that bind (cột chặt) one to the world of suffering. In his left 


1005 


hand, he holds a lotus upon which rests a book representing the 
eIght thousand verse Pra/naparami1a Suira (Sutra of the 
perfection of wIisdom = Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa) a funda- 
mental Mahayana scrIpture. 

It 1s common each morning 1n TTibetan monasterles for the 
monks to recite a text called the ManJushri Nama Sangt1i 
(“Chanmting the Names oƒ Manjushr7) 1n the belief that 1t w1Ïl 
grant the power of knowledge and wIsdom. This 1s considered 
so Important that 1s often the first text that a monk will 
mmemor1ze 1n 1s enfirety... 

The mantra of ManJushn “Om AÁ Ra Pa Cha Na Dhi” 1s also 
frequently recited In the hope of producing the same results. 
(The Tibetan Way of Life, Death & Rebirth — John Peacock) 


Manjushri - By Gaurav Manandhar 


ManJushrI 1s one of the most Important 1conIc figures in Mahayana Buddhism 
and 1s known as the BodhIsattva of Great Wisdom. He 1s worshipped as the “ 
Meditational Deity ” in Esoteric Buddhism. The Sanskrit name of ManJushri 
1s “ PraJna ” which means “gentle glory”, “He who 1s noble and gentle”, “soft 
ølory”, “Wondrous AuspIciousness” and so on. The meditation halls, libraries, 
and studles room of Buddhist monasterles offen consists of Image of 
ManJushri Bodhisattva. ManJushrI 1s one of the famous Bodhisattva who has 
been respected greatly 1n Chinese, Esoteric, and Tibetan Buddhism and so on. 


“Manjushri is the bodhisatfva oƒ wisdom and insight, penetrating into the 
ƒundamental emptiness, universal sameness, and true nafure oƒ dll things. 
Manjushri, whose name means noble, gentle one,' sees Info the essence oƒ 
cach phenomenal evení. ”— Zen Teacher Taigen Daniel Leighton 

ManJushrI 1s represented as a male Bodhisattva with this right hand wIelding 
a flaming sword “ Vajra Sword of Discriminating Light ” that represents the 
sharpness of Prajna, and his left hand wIelding beautiful blue lotus flower In 
full bloom. The VaJra Sword of Discriminating Light or Wisdom 1s believed 
to cut through 1gnorance and entanglements of conceptual views. This sword 
also represen(s light of transformation when the sword 1s In flames. The 
magnificent Lotus flower 1s believed to hold the PraJnaparamita Sutra (Great 
Wisdom Sutra ) and confains the essence of the great WIsdom of Lord 
Buddha. 


Manjushri in Different Buddhism 


1006 


ManJushri 1s Identified as the oldest and most sigmficant Bodhisattva 1n 
Mahayana Buddhism lieratuire. In cearly Mahayana texts called 
“Prajnaparamita Sutra”, referred ManJushi as the embodiment of 
transcendent wIsdom. Vimala, a pure land assigned to him by Lotus Sutra, 1s 
considered as the one of two best pure lands existed In the past, present, and 
future. ManJushrI 1s considered as a fully enlightened Bodhisattva and 1s 
øreatly respected and worshIpped as a “ Meditational Detty ”. 

In Chinese Buddhism , ManJushrI 1s respected as one of the Four Great 
Bodhisattvas and 1s patred with Bodhisattva Samantabhadra. The other three 
Great Bodhisattvas are Bodhisattva Avalokiteshvara, Bodhisattva Ksitigarbha 
and Bodhisattvva Samantabhadra. In Tibetan Buddhism , ManJushri 1s 
worshipped as great trimty Bodhisattva with Avalokiteshvara and VajrapanI. 


Manjushri in Different Countries 


In China, ManJushri 1s popularly known as Wenshu. Mount Wutai Shan 1n 
ShanxI Is belleved by many Chinese Buddhists monks as ManJushr 
Bodhimanda (position of awakening) and 1s one of the Four Sacred MountaIns 
of Buddhism In China. The other three Sacred Mountains are Mount Putuo 
(Avalokiteshvara Bodhimanda), Mount Emel (Samantabhadra Bodhimanda), 
and Mount Jiuhua (KsItIgarbha Bodhimanda). It 1s written 1n Sutra that Lord 
Buddha In Final NÑirvana predicted that ManJushri Bodhisattva would reside 
on Wutai Mountain in China and would start teaching Dharma In Mount 
Wutal. Foguang Temple in Wutal Shan 1s one of the famous temples which 
are dedicated to ManJushri Bodhisattva. 

In Tibetan Buddhism , ManJushri 1s believed to manifests many different 
tantric forms. Some of the famously manifested forms of ManJushrI are 
Yamantaka, Guhya-ManJushri, Guhya-ManJuvajJra, ManJuswarI and so on. 
'Yamantaka 1s popular within the Gelug School of Tibetan Buddhism and 1s 
considered as the wrathful manifestation of ManJushri. Jamgon Ju Mipham 
Gyatso 1s considered as the human manmifestatIon of ManJushrI. 

ManJushri holds magnificent tale in Nepal. Kathmandu Valley was believed 
to be a lake and hold a beautiful and magmificent lotus flower 1n the middle of 
the lake according to ŠSwayambhu Purana. And 1t 1s said that ManJushrI cut 
the gorge at the Chovar and allow the lake to drain. And the lotus flower was 
believed to reside on the top of a mountain and the mountain became 
Swayambhunath Stupa and the valley became habitable. 


ManJushri Bodhisattva - Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Biêu tượng trí tuệ 


1007 


Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi - thường gọi tắt là Bồ Tát Văn Thù, có nghĩa là 
Diệu Đức. Ngài là Thượng thủ của Phật Thích Ca trong hàng Bồ Tát. Trong 
Kinh Duy Ma Cật nói về Đại Bồ Tát Duy Ma Cật thị hiện tại cõi Ta Bà để 
giáo hóa chúng sinh dưới hình thức là một người bệnh. Một hôm, Đức Phật 
Thích Ca muốn cử một đệ tử đại diện hướng dẫn bổn chúng đi thăm bệnh Duy 
Ma Cật. Nhưng khi được hỏi, hết thảy từ hàng đại đệ tử đến hàng Bồ Tát đều 
khiêm cung không dám nhận. Chỉ có Bồ Tát Văn Thù nhận lời Phật trao phó, 
vì vậy Ngài còn được gọi là “Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát”. 


Hình hay tượng Ngài ngồi kết già trên bệ có 12 tay: 


Phía trước có 6 tay: hai tay dưới trong thê thiền định, bưng bình nước cam lộ. 
Hai tay giữa nhúng trong bình chuẩn bị vây cam lộ, tượng trưng cứu khổ cho 
vui. Hai tay trên bắt ấn chuyển phép luân trước ngực: ngón trỏ và ngón cái 
làm thành vòng tròn, các ngón khác duỗi thắng lên, lòng tay phải quay ra, lòng 
tay trái quay vào. 


Phía sau có 6 tay: Hai tay trên bắt ấn tối thượng Bồ Đề bên trên đầu: hai bàn 
tay chặp lông vào nhau, các ngón tay nọ năm mu bàn tay kia, trừ ngón trỏ và 
ngón cái đê thăng. 


Hai tay giữa dang ra hai bên: tay trái cầm cung, tay phải cầm tên, tượng trưng 
giết phiền não. 


Hai tay dưới dang ra hai bên: tay trái cầm giá đựng kinh, tay phải cầm kiếm, 
tượng trưng diệt vô minh. 


Lại có tượng thờ Ngài ngồi trên lưng sự tử, sư tử rông lên các loài đều sợ, đó 
là biểu tượng trí tuệ diệt trừ tất cả phiền não của chúng sinh. Tay phải cầm 
gươm, mũi gươm cao tới ngang đầu Ngài, tay trái cầm Kinh Bát Nhã trước 
ngực. Tượng trưng diệt Vô minh, được Trí huệ... 


Bồ tát Văn Thủ Sư Lợi ngồi trên lưng sư tử xanh có ý nghĩa gì? 


Bồ tát Văn Thù Sư Lợi nói cho đủ theo âm Hán là Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát Ma Ha Tát. Đại Trí là trí tuệ (prajna) thấu triệt tường tận chân lý tuyệt đối. 
Trí này có khả năng soi rọi, chuyển hóa vô minh, phiền não, dục ái, nhiễm ô 
thành thanh tịnh, đưa nhận thức vượt lên mọi phạm trù đối đãi, đạt giải thoát 
toàn diện. 


1008 





| „” › '*“£ cu ,° 
Bồ tát Văn Thù Sư Lợi ngôi trên lưng con sư tử xanh và câm kiêm 
"Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát" 


Văn Thù Sư Lợi là dịch âm từ tiếng Phạn Manjusri. Các nhà cựu dịch gọi là 
Văn Thù Thi LỊ, còn tân dịch gọi là Văn Thù Thất Lị, gọi tắt là Văn Thù. Còn 
nếu dựa trên cơ sở các kinh Đại Thừa, chúng ta lại thấy rằng: Ngài có rất nhiều 
tên gọi khác nhau. 

Như kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Niết Bàn gọi là “Điệu Đức ”. Hoặc kinh Vô 
Hành gọi là “Điệu 7h”. Đôi với kinh Quán Sát Tam Muội, kinh Đại Tịnh 
Pháp Môn thì gọi là “Phổ 7h ”. Còn kinh A Mục Khư, kinh Phố Siêu có danh 
xưng là “Nw Thủ”. Hay kinh Đại Nhật gọi là “Điệu Cát Tưởng ”,... 


Căn cứ vào kinh Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn, thì Bồ tát này đã sinh vào 
nhà Bà La Môn Phạm Đức, ở tụ lạc thuộc nước Xá Vệ. Khi Bồ tát thị hiện, 
ngôi nhà bỗng hóa thành hoa sen. Điều đặc biệt là Bồ tát cũng sanh từ hông 
phải. Và sau đó đã xuất gia, học đạo với đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy 
nhiên, kinh này không nói rõ thời gian và niên đại xuất hiện của Bồ tát nên 
cũng khó xác chứng cụ thể. Vì vậy, nhân vật trên có phải là Bồ tát Văn Thù 
được giới thiệu trong các kinh Đại Thừa hay không vẫn còn là câu hỏi dành 
cho các nhà sử học Phật giáo. 


1009 


Trong Phật giáo, nhất là Phật Giáo Đại thừa, những nhân vật và hình tượng, 
ngoài ý nghĩa lịch sử, truyền thuyết, nó còn mang tư tưởng triết học, ân dụ và 
biểu trưng. Người học Phật chúng ta nếu không nắm bắt được tinh thần này, 
thì chắc chắn sự nhận thức sẽ dễ rơi vào định kiến, cực đoan và bị các quan 
niệm tôn giáo hữu thần đồng hóa. 


Ở đây Bồ tát Văn Thù ngồi trên con sư tử xanh đều có những tính cách ân dụ 
và biêu trưng. Thê thì, Bô tát Văn Thù Sư Lợi là biêu trưng cho ý nghĩa gì? 


Căn cứ vào sự luận giải của các vị cô đức, chúng ta thấy rằng: Bồ tát Văn Thù 
là tiêu biểu cho căn bản trí hay nói cách khác là biêu thị cho trí, tuệ, tâm chứng. 

Căn bản trí là trí tuệ nhận thức các pháp, thấy được tính bình đắng không hai, 

chứng đắc thật tướng. Lại nữa, tay cầm kiếm là tượng trưng cho trí tuệ sắc 
bén. 


Theo đó, hình ảnh con sư tử xanh là biểu thị cho uy lực của trí tuệ. Vì con sư 
tử xanh là loài thú chúa ở rừng xanh, có sức mạnh và uy lực hơn tất cả các 
loài thú khác. Cho nên, lấy con sư tử để biểu trưng cho năng lực vô cùng của 
trí tuệ. Đó cũng là trí của Phật. Bồ tát Văn Thù nhờ trí này nên đã chuyên hóa 
những vô minh, phiền não, những ý niệm chấp ngã, pháp trở về vô lậu và 
chứng chân thật tính. 


Điều này được chứng minh qua kinh Thủ Lăng Nghiêm, như khi Ngài A Nan 
bị Ma Đăng Già (Mafanga), đức Phật đã bảo Bồ tát Văn Thù đem thần chú 
đến đề cứu giải. Ở đây chúng ta thấy tại sao đức Phật không sai vị Bồ Tát khác 
mà lại bảo Bồ tát Văn Thù. Trên cơ sở đó chỉ có ý nghĩa đơn giản là nhờ trí 
tuệ siêu việt của Bồ tát Văn Thù mới có khả năng chuyên hóa được tất cả 
những tâm lý mê lầm lúc ấy của Ngài A Nan. 

Trên tinh thần giáo dục và chuyển hóa, chân dung và phẩm tính của Bồ tát 
Văn Thù đã trở thành bài học ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Do đó, tư 
cách của Bồ tát Văn Thủ thường có ý nghĩa khai thị và thức tỉnh cho tất cả 
chúng sinh. 


Tuy nhiên, nêu đặt vấn đề khai thị của Bỏ tát Văn Thù thì lẽ đương nhiên phải 
khăng định răng: Tât cả chúng ta đêu có đây đủ căn bản trí, đây đủ trí, tụê, 
chứng nhưng căn bản trí hay trí, tụê, chứng đó sở dĩ không phát huy hêt công 
dụng. 


Tại sao lại vậy? Bởi vì chúng ta không chịu tỉnh thức, không chịu trở về nhận 
ra kho tàng trí tuệ của chính mình. Khi hành giả nhận ra kho tàng trí tuệ tức 


1010 


là nhận ra đức tính Văn Thù ở chính tự tâm, nhận ra được niệm tỉnh sáng của 
bản giác tự tại vô ngại. Vì vậy, đồng là căn bản trĩ, đồng là trí, tuệ, chứng 
nhưng Bồ tát Văn Thù đã thắp sáng và thê hiện đến tận cùng, còn ngược lại 
chúng ta thì vẫn cứ nằm trong vô minh, phiền não, khổ đau. 


Chính vì thế, để xây dựng một xã hội ôn định và phát triển, hơn bao giờ hết 
tất cả chúng ta phải tự hóa thân mình thành những vị Bồ tát Văn Thủ để dẫn 
đạo tình thương, trí tuệ làm cho xã hội hướng đến đời sống an lạc và hạnh 
phúc. Đây không phải là sự kêu gọi cho lý tưởng mà mục đích là thực tiễn hóa 
đời sống. Nếu con người đã hóa thân được như vậy, sẽ đem lại phúc lạc cho 
xã hội hiện tại và tương lai biết bao nhiêu! 


Nếu chúng ta sống với trí tuệ từ bi như thế, bắt cứ xã hội nào cũng sẽ rất cần. 
Vì chúng ta đi vào cuộc đời là để trao truyền bức thông điệp “hiểu biết và tình 
thương”, thực hiện lý tưởng bình đăng trong đời sống giữa người với người, 
giữa người với đời sông xã hội. Và chỉ khi nào người đệ tử của đức Phật (bao 
gôm xuất gia, tại gia) thể hiện được điều đó thì Phật giáo mới xây dựng được 
niềm tin, hy vọng và nguồn an lạc cho mọi người. 

(Tình Phương) 





Ề - ` : z . . Lạ 
Tượng Bô Tát Văn Thù Sự Lợi tại Ngũ Đài Sơn, Trung Quôc 
Manorial - thuộc trang viên 


Mantra — the recitation of primal syllables and 1s associated with a deIty or 
practice = câu thân chú 


Mantra - có nghĩa là: 'iên kết hết mọi pháp, năm vững hết mọi nghiã' 

(Chú) The word mantra 1s thought to be a combination of the first 
syllables of the Sanskrit words “manna” (thinking) and “trana” 
(lIiberation from the bondage of appearances), A mantra 1s therefore 
“liberation from thinking”, but over the centuries the word has also 

come to mean “that which protect”, indicating that an appropriate 
mantra 1s believed to guard against the perils of the outer world as 


1011 


well as taking one Into the 1mner... 


Chân ngôn — (skt. mantra, japan. shingon) hoặc Chân âm, phiên âm sang tiếng 
Hán là Mạn-đát-la, các cách dịch ý khác là Chú, Minh, Thần chú, Mật ngôn, 
Mật ngữ, Mật hiệu, cũng được đọc thẳng âm tiếng Phạn là Man-tra, có nghĩa 
là "lời nói chân thật", là biểu hiện của chân như. Chân ngôn có thể là một câu 
chú, hay một Đà-la-m ngắn. Lời nói huyền nhiệm chứa đựng năng lực đưa 
đến kết quả siêu nhiên hay thế tục. Vốn xuất phát từ đạo Bà- la-môn Ấn Độ, 
Chân ngôn có thê là một âm tiết, một chữ hoặc câu kệ được tiết lộ cho những 
vị Thấu thị (skt. rsỉ) trong lúc thiền định. Trong Phật giáo, người ta cho rằng 
Chân ngôn chứa đựng sức mạnh đặc biệt của vũ trụ hoặc biểu hiện của một 
khía cạnh nào đó của Phật tính. 


THẬP CHÚ (Các bài chú thường không dịch mà đề nguyên văn) 
1.- NHU-Ý BẢO LUÂN-VƯƠNG ĐÀ-LA-NI 


Nam-mô Phật-đà-da. 
Nam-mô Đạt-ma-da. 
Nam-mô Tăng-dà-da. 


Nam-mô Quán-Tự-Tại Bồ-tát ma-ha-tát, cụ đại-bi tâm giả. Đát điệt tha. 

Án chước yết ra phạt để chắn đa mạc ni, ma ha bát đẳng mẽ, rô rô rô rô, để 
sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha. 

Án, bát đạp ma chân đa mạt ni, thước ra hồng. 

Án bát lặc đà, bát đăng mề hồng. 


Nghĩa: 

Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng. Con xin quy mệnh với Đức Chuyển 
luân vương như ý bảo châu đại liên hoa là Bậc đã xa lìa Nội Trần và Ngoại 
Trần. Con xin an trụ theo ánh lửa rực rỡ của Ngài để thính triệu Chư Phật, 
Bồ Tút, Hiền Thánh Chúng, Tám Bộ Trời Rồng, Chư Vị Hộ Pháp nhắm 
giúp cho con phá bại Tâm vị ngã, phát khỏi Tâm bô đề, thành tựu cát tường. 


Xuất Xứ: Nhự Ý Tâm Đà La Ni Kinh. Nội dung kinh này nói về Bồ tát 
Quán Tự Tại được sự chấp thuận của Đúc Phật liền tuyên thuyết Vô 
Chướng Ngại Quán Tự Tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. 

Đức Phật lại bảo: Nếu người nào tụng chú này 1 biễn thì trừ được tội, qua 
được tai nạn, thành tựu sự nghiệp. Còn nếu ngày nào cũng tụng 108 biến 


1012 


thì sẽ có cắm ứng khiến thấy được thế giới Cực Lạc của Đức Phật 4 Di Đà 
và núi Bồ Tút La nơi Bồ tát Quán Thế Âm cư ngụ, khỏi đọa vào đường ác. 


2.- TIỀU TAI CÁT TƯỜNG THÂN CHÚ 


Nắng mô tam mãn đa, mẫu đà nắm. Á bát ra để, hạ đa xá ta năng nâm. Đát 
điệt tha. Án, khê khê, khê hề, khê hé, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, 
bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rỊ, 
ta phân tra, ta phấn tra, phiến đề ca thất rị duệ, ta phạ ha. 


Nghĩa: 

Hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai Vô Kiến Đỉnh Tướng đã thiêu cháy mọi 
năng chấp, sở chấp, hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho con được an trú trong 
sự gia trì này nhằm phá tan sự trì độn chậm chạp của Nội Chướng và Ngoại 
Chướng. Đông thời khiến cho con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu sự 
an vui tốt lành. 


3.- CÔNG-ĐỨC BẢO SƠN THÂN CHÚ 


Nam-mô Phật-Đà. 
Nam-mô Đạt-Ma. 
Nam-mô Tăng-Dà. 


Án, tất đề hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha. 


Nghĩa: 
Quy y Phát, Quy Y Pháp, Quy y Tăng. 

Vinh quang thay sự thành tựu! Hãy vui vẻ ôm giữ, khéo ôm giữ kho tàng 
Chân Như! Hãy khéo giữ gìn tự tính an lạc của Đại Niết Bàn. 


4.-PHẬT MẪU CHUẦN-ĐÉ THÂN CHÚ 


Khê thủ quy-y Tô-tất-đé, đầu diện đảnh lễ thất cu chỉ. 

Ngã kim xưng tán Đại Chuân-Đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. 
Nam-mô tát đa nằm tam-miệu tam-bồ-đề, cu chi nắm, đát điệt tha. 
Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Đề, ta bà ha. 


Nghĩa: 
Quy mệnh Bảy trăm triệu Chính Đẳng Chính Giác - Như vậy liền nói chú 
răng: Khi Thân, Khâu, Y hợp nhát với sự Giác Ngộ Phật Tính sẽ đi thăng 


1013 


vào tự tính thanh tịnh của Tâm Bỏ Đề và thọ nhận mùi vị an lạc của Đại 
Niết Bàn. 


Xuất Xứ: Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh 
Người trì tung thân chú này đủ chín chục ngàn biên, có thê diệt được các 
tội thập ác, ngũ nghịch, tiêu trừ tai nạn, bịnh hoạn, tăng nhiêu phước thọ. 


5.THÁNH VÔ-LƯỢNG-THỌ QUYÉT-ĐỊNH QUANG-MINH- 
VƯƠNG ĐÀ-LA-NI 


Án, nại ma ba cát ngỏa đề, a ba ra mật đạp, a ưu rỊ a nạp, tô tất nề, thiệt chấp 
đạp, điệp tả ra tê dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đê, tam dược tam bât đạt dã, 
đát nê dã tháp. 


Án, tát rị ba, tang tư cát rỊ, bót rỊ thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã 
ngột cả đê, ta ba ngỏa, tỷ thuật đê, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá ht. 


Nghĩa: 

Quy mệnh kính lễ Đức Thế Tôn VÔ LƯỢNG THỌ TRÍ QUYẾT ĐỊNH 
QUANG MINH VUƠNG Như Lai Úng Cúng Chính Đăng Chính Giác. 
OM, tất cả hoạt động Tâm Ý đều là Pháp Tính cực thanh tịnh. Thanh tịnh 
nhự Tự Tính thắng thượng của Hư Không. Hãy phát khởi Thắng Nguyện 
rộng lớn để mau chóng đạt được sự an lạc thanh tịnh của Đại Niết Bàn. 


6.-DƯỢC SƯ QUÁN-ĐÁNH CHƠN-NGÔN 


Nam-mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả, lụ rô thích lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, 
đát tha yêt đa da, a ra hắt đê, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha. An, bệ sát 
thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yêt đê tá ha. 


Nghĩa: 

Quy mệnh Đức Thế Tôn DƯỢC SƯ LƯU LÝ QUANG VƯƠNG Như Lai 
Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác - Như vậy liền nói chủ rằng: Xin Ngài 
hãy ban cho con thuốc diệt trừ bệnh quả báo, bệnh nghiệp ác, bệnh kiến tư, 
bệnh trần sa, bệnh vô mình để cho con mau chóng phát sinh được đạo quả 
Vô Thượng Bô Đề. 


7.-QUAN-ÂM LINH CẢM CHƠN-NGÔN 


1014 


Án ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, 
vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, nạp bốc 
rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha. 


Nghĩa: 

OM MA NI BẤT MÊ HÙM là tính chất mẫu nhiệm của cây phướng Đại 
Trí. Hãy ngôi dưới cây phướng ấy, xa lìa mọi sự chấp giữ mà thành tựu 
trong khắp các cõi. Hãy luyện các căn cho thanh tịnh để thành tựu viên 
mãn các pháp và siêu việt tất cả. Con xin quy mệnh công đức nội chứng 
của Đức Thế Tự Tại. Nguyện cho con được thành tựu như Ngài. 


8.-THÁT PHẬT DIỆT-TỘI CHƠN-NGÔN 


Ly bà ly bà đề, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đề, ni ha ra đề, ty lê nê đề, ma ha dà 
đê, chơn lăng càn đê, ta bà ha. 


Nghĩa: 

Mọi đường lỗi và tính chất của sự thấp hèn đều tuân theo sự hấp thụ điều 
cao quý và tính chất cao quý mà vận chuyển thành ánh sáng rực rỡ vinh 
quang. Đây là con đường rộng lớn hay chân đứng mọi tai họa để viên mãn 
Phước Trí. 


9.-VÁNG SANH TỊNH-ĐỘ THẢN-CHÚ 


Nam mô a di đa bà dạ. 

Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha 

A đi rị đô bà tỳ, A đi rị đa tất đam bà tỳ, 

A đị ri đa, tỳ ca lan đế, A di rị đa, tỳ ca lan đa, 
Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha. 


Nghĩa: 

Quy mệnh A4 Di Đà Nhự Lai. Ngài liền nói chú rằng: Hiện lên Cam Lộ, 
phát sinh Cam Lộ, Cam Lộ dũng mãnh, đạt đên Cam Lộ dũng mãnh, rải 
đáy hự không, thành tựu cát tường. 


10.-THIỆN THIÊN NỮ CHÚ 


Nam-mô Phật-Đà 
Nam-mô Đạt-Mạ. 
Nam-mô Tăng-Dà. 


1015 


Nam-mô thất ly, ma ha để tỷ da, đát nê dã tha, ba ly phú lầu na giá ly, tam 
mạn đà, đạt xá n1, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ mi đà đề, ma ha ca rị 
dã, ba nề ba ra, ba nề tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bác lê đề, phú lệ na, a 
rị na, đạt mạ đề, ma ha tỳ cô tất đế, ma ha Di-Lặc đề, lâu phả tăng kỷ đề, hê 
đề tỷ, tăng kỳ hê đề, tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni. 


Nghĩa: 

Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng. 

Quy y Cát Tường Đại Thiên. Chú nói như vậy: 

Hõi Đẳng quyên năng hay ban bố sự viên mãn thù thắng! 

Đẳng chủ tế Đại Tác Nghiệp hay nhìn thấy khắp nẻo rộng lớm! 

Hãy khéo léo làm cho tất cả đều được đây đủ. 

Hãy khiến cho khắp tất cả mọi nơi đều được sự viên mãn thù thắng tối 
thượng. 

Hãy thể hiện lòng đại từ làm cho Lý pháp tính tỏa sáng màu nhiệm rộng 
lớn khiến cho con và chúng sinh được thích ứng với sự lợi ích chân chính. 
Mừng thay Đẳng biểu hiện của lòng yêu thương. Đẳng chân chính gìn giữ 
sự lợi ích. Hãy giúp cho con và chúng sinh đều gìn giữ được khắp mọi tài 
sản lợi ích. (Thích Trí Siêu) 

-==0Ö0--- 


ManuscrIpt - bản thảo 
Mara — God of sin: Ma Vương 


Early Buddhism acknowledged both a literadl and "psychological" 
Iinterpretatlon of Mara. Mara 1s described both as an entity having a literal 
exIstence, Just as the varlous deities of the Vedic pantheon are shown exIsting 
around the Buddha, and also 1s described as a primarily psychologIcal force - 
a metaphor for varlous processes of doubt and temptatlon that obstruct 
spIritual practice. 

"Buddha defying Mara” 1s a common pose of Buddha sculptures. The Buddha 
1s shown with hs left hand In his lap, palm facing upwards and h1s right hand 
on his ripght knee. The fingers of hIs right hand touch the earth, to call the earth 
as his wIfness for defying Mara and achieving enlightenment. This posture 1s 
also referred to as the 'earth-touching' mudra. 


In some accounts of the Buddhas enlightenmernt, 1t 1s said that the demon 
Mara didn't send his three daughters to tempt but came w1llinegly after Mara's 
set back to eliminate his quest enlightenment. Mara's three daughters are 


1016 


Identified as Tanha (Craving), Arati (Boredom), and Raga (Passion). For 
example, 1n the Samyutta Nikayas Mara-samyutta, Maras three daughters 
were strippIng In front of Buddha; but failed to entice the Buddha: 


They had come to him glittering with beauty - Tanha, Arati, and Raga - But 
the Teacher swept them away right there - As the wind, a fallen cotton tuft. 
Some sforIes refer to the exIstence of FIve Daughters, who represent the Three 
PoIsons, Attracton, Aversion and Delusion, accompanied additionally by 
Pride and Fear. 


Mara — First, Mara 1s a real demon who “exIsts” independently of Gautama, 
and even after Gautama”s Awakening he reappears again and agaIn In the 
DIscourses disguIsed as a farmer, a lion, a giant elephant or simply, “a cloud 
of smoke, swirl of darkness". 


Secondly. Mara 1s the “Lord of Death”, who presides over the realm of death 
and rebirth that 1s samsara. In coming to Gaya, Gautama had Journeyed to a 
sacred centre dedicated to death rituals, and Maraˆs throne — the VaJrasana, or 
“diamond throne” — 1s said to have been located in Bodh Gaya 1tself. Where 
better than Bodh Gaya for one seeking “the deathless” to confront the forces 
that shackled him? By extension, Mara 1s “the Lord ofthe Realm of Desires' 
— the desires that produce the karma that binds people to the cycle of rebirth 
which Gautama wished to escape. 
(Gautama Buddha — The Life and Teachings of The Awakened One by 

Vishvapam Blomfield) 

-—-0O0o--- 

Ma Vương là tượng trưng cho thú tánh bản năng, tật xấu, khuynh hướng theo 
đời, mọi sự khổ não, phiền muộn, tham muốn.. 


Ma Vương là những gì cột trói con người trong vòng sanh từ luân hồi, trong 
biển khô trầm luân... 

Ma Vương là Tử thần, là chúa của cõi trời thứ sáu trong Dục giới gọi là cõi 
Tự tại biến hóa. 


Ma Vương đóng vai trò tương tợ như Sa tăng bên Thiên chúa giáo. Đức chúa 
Jesus bị Sa tăng cám dõ trong sa mạc như thê nào, dưới cội Bô-đê, đức Phật 


Gautama bị Ma Vương cám dỗ mường tượng như thế ấy. 


Maraudker - kẻ cướp 


1017 


Marmot — any burrowing rodent (loài gặm nhắm) 
Marpa - Mã nhĩ Ba 


Marpa Lotsawa (1012-1097), or Marpa the translator was a Tibetan Buddhist 
teacher credited with the transmission of many Buddhist teachings to Tibet 
from India, Including the teachings and lineages of Vajrayana and 
Mahamudra. Marpa was born near the beginning of the Chidar and 
enthusiastically sought Buddhist Instruction 1n India. Although he eventually 
became a highly accomplished Buddhist master, Marpa neither founded nor 
Joined a Buddhist Insttutlon, choosing 1nstead to remain a married 
householder, landowner and businessman. 


Bom as Marpa ChokyI Lodro, in Lhodrak Chukhyer In the southern part of 
Tibet, to an affIuent family he began studying at a young age but was wild and 
untamed compared to other children. Marpa first received 1nstruction for three 
vears at Mangkhar with Drokmi Shakya Yeshe and mastered Sanskrit. He 
decided to travel to India to study with renowned Indian Buddhist masters. 
Marpa returned home to Lhodrak and converted his entire Inheritance 1nto 
øold to fund his travel expenses and to make offerings to teachers. 


Marpa Journeyed first to Ñepal where he studied with Paindapa and Chitherpa, 
two famous students of Naropa. Paindapa later accompanied Marpa to 
Pullahar, near Nalanda University, where Naropa taught. Marpa spent twelve 
years studying with Naropa and other great Indian gurus. Affer twelve years 
he set forth on his Journey back to Tibet to teach and continue his dharma 
activitles. Marpa was to travel to India two more and Nepal three more times 
and studied with Naropa and other great teachers Iincluding Maitripa. On his 
third visit to India, Naropa, who was engaged In tanfric practices, proved 
difficult to find. However eventually Marpa found him and recerved the final 
teachings and 1nsftructlons from Naropa. It was then that NÑaropa prophesled 
that a family lineage would not continue for Marpa, but that h1s lineage would 
be carried on by his disciples. Marpa now had received the full transmission, 
so Naropa formally declared Marpa to be his successor although he had other 
maJor discIples Including Paindapa, Chitherpa, Shr Shantibhadra or 
Kukuripa, and Maitripa. Upon his return to Tibet, Marpa spent many years 
translaing Buddhist scriptures and made a majJor contributon to the 
transmission of the complete buddhadharma to Tibet. Marpa continued to 
practice and gIve teachings and transmissions to many students 1n Tibet. After 
his third visit to India Milarepa became his disciple, who inherited his lineage 


1018 


1n full. Marpa lived with his wIfe Dakmema and therr sons In Lhodrak In the 
southern part of ”TIbet. 


Tổ sư Marpa hay Mã nhĩ Ba (1012-1096) đản sinh ở vùng Chukhyer ở miễn 
nam Tây Tạng. Ngài thụ nhận giáo pháp và học tiếng Phạn từ Thượng sư 
Drogmi Lotsawa. Không băng lòng với tiên độ tu học của mình, Ngài bán toàn 
bộ gia sản và tới Ân Độ đề tìm cầu và đưa giáo pháp trở lại Tây Tạng. 


Trên chuyến hành trình tới Ân Độ đi qua Nepal, Đức Marpa đã gặp gỡ và thụ 
nhận giáo pháp từ hai đệ tử của Ngài Naropa là Kantapa và Pentapa. Marpa 
có ấn tượng sâu đậm với hai Ngài đến nỗi quyết định tìm gặp trực tiếp Đức 
Naropa để xin được thụ pháp. Đức Marpa tu học dưới sự chỉ giáo của Đức 
Naropa trong suốt nhiều năm. Ban ngày Ngài thụ pháp, ban đêm chuyên tâm 
hành trì, vì vậy Ngài thành thục cả hai phương diện giáo lý và thực hành của 
Đại thừa cũng như Kim cương thừa. Cuối cùng, Đức Naropa truyền cho Đức 
Marpa làm người kế tục Truyền thừa và huyền ký rằng: Truyền thừa của Ngài 
sẽ hưng thịnh ở Miền Đất Tuyết. 


Vì lợi ích của người dân trên vùng dãy Himalaya, Đức Marpa thực hiện nhiều 
cuộc hành trình đến Ấn Độ, Nepal và mang rất nhiều giáo pháp về đây và 
chuyền dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Tạng. Trải qua vô vàn khó khăn thử 
thách, nhiều khi suýt mất mạng trong cuộc hành trình gian nan tìm cầu Phật 
pháp, Ngài hạnh ngộ vô số bậc đạo sư trong đó Naropa và Maitripa là hai đại 
đạo sư quan trọng nhất. 


Mặc dù Ngài là bạch y cư sĩ, đã lập gia thất nhưng sự chứng ngộ của Ngài là 
vô song, thanh tịnh không chút nhiễm ô giống như hoa sen mọc lên từ bùn 
lầy. Đối với Ngài, Luân hồi và Niết bàn là bất nhị, hết thảy sắc tướng thế tục 
với Phật tính đều không khác. Vì thế, Ngài có thể vẫn sông trong cuộc đời 
trần lụy mà không bị nhiễm ô. Đức Marpa thực sự đã đồn chứng thể Kim 
Cương Trì hay Phật tính ngay trong một đời. 

Ngài phiên dịch rất nhiều giáo pháp Đại Thủ Ấn Mahamudra, Kim cương thừa 
sang tiếng Tạng đồng thời hoằng dương giáo Pháp rộng khắp. Ngài đã chọn 
Đức Milarepa làm người kế tục Truyền thừa. 

(Nguồn: Marpa — Lineage) 
-==0Ö0--- 
Masochistic - khô dâm, bạo dâm 


Mastectomy - mồ nhũ hoa chữa ung thư 


1019 


Buddha and the Female Monk: The Story of Matanga 


Among the many disciples of Buddha, Ananda had the most retentive 
memory. Ananda'*s memorles of Buddha”s teachings were passed on to 
generatlons before being summar1zed In the form of the Buddhist sutras. He 
was the youngest of the Shakya princes who became the Buddhaˆs discIples. 
Of all the princes, Buddha liked Ananda the most and knew that he would be 
the one who would eventually spread his teachings to the future øenerations. 


Growing up in Buddha”s community, Ananda was loved and revered by all 
for his gentle and compassionate disposition. He was most respected by 
women because of hIs caring nature towards the women followers of Buddha. 
It was due to Ananda”s efforts that Buddha accepted female monks 
(Bhukkhumis) in his monastery. 


Thịs story takes place when Ananda was young and still learning the ways Of 
mindfulness meditation. Due to his good looks and gentle speech, women 
were usually attracted to him and this caused him great trouble during his 
meditation sesslons. One day, while practicing walking meditation, he noticed 
a peasant girl gettIng water from a well. As he was thirsty, he asked the girl to 
ø1ve him some water. 


The girl recognIzed the young bhikkhu (Buddhist monK) as Ananda and said 
shyly, “Oh lord! I am Just a mere peasant who 1s not worthy of offering you 
anything.” 


When Ananda heard this, he consoled her, “Young lady! Im a bhikkhu and 
Im equal towards the rich and the poor.” 


The young girl was deeply attracted to Ananda and even had a vision of 
marrying the young bhikkhu. In reality, Ananda too was attracted to the girl 
and couldn”t erase the thought of her from his mind. Next day, when he passed 
by her house, the girl smiled affectionately and acknowledged him. Ananda 
began to feel confused. However at that moment, he remembered he was a 
bhikkhu who had to abide by the precepts given by Buddha. He thought of 
Buddha and his power engulfed him. He suddenly found wisdom 1n that 
momert. It was as 1ƒ Buddha had turned Info a gust of wind to guide hìm back 
to the monastery. 


1020 


The next day, as Ananda was walking by her house, he noticed that the girl 
was wearing new clothes and had a new harrdo 1n order to attract him. When 
she saw him, she followed him and refused to let him out of her sight. Ananda 
felt nervous and helpless. So he returned to the monastery and confided 
everything to Buddha. The Buddha then 1nstructed him to bring the girl before 
him. 


Atfirst, the girl was shocked and scared to know that the great Buddha wanted 
to see her. But then she thought of Ananda and mustered enough courage to 
Visit him. 


pon seeing her, the Buddha said, “Ananda 1s a practicing monk. Ifyou w1sh 
to marry him, then you must leave home and become a bhukkhiml for a year. 
Are you willing to do that?” 


“Yes, I am, my lord,” replied the young girl hastily. She was surprised at the 
fact that the Buddha had made her wIsh come true so easily that she replied 
wiIthout thinking. 


The Buddha continued, “As per my rule, you need to leave home with the 
approval of your parenfts. Are you willing to tell them about your wish and get 
their approval?” 


The girl agreed happily. She felt that the conditions g1ven by Buddha were so 
simple to perform that she didn't think twice before informing her mother 
about her wIsh to become a bhukkhinI. Her mother was glad to hear that she 
was marrying Ananda and allowed her daughter to be a bhukkhini for one year 
to adhere to Buddhaˆs conditions. 


So the young girl shaved her hair to become a bhukkhini n Buddha”s 
monastery. She listened to Buddhaˆ”s preaching enthusiastically and practiced 
meditation as per Buddha”s guidance every day. Her desires and emotlons 
calmed down with each passing day and In less than six months, she realized 
that In the past her pursuits of love was a shameful behaviour. 


Through Buddhaˆs teaching of Four Noble Truths, she recognized that the 
three forms of desire (sense-craving, craving to be, craving not to be) were the 
main cause of her suffering, anxIety, and dissatisfaction (dhukkha). Her desire 
for Ananda had turned Into an unhealthy obsession which was consuming her 


1021 


soul and turning her Into a person she was not. She knew then that 1n order to 
be happy and peaceful, she had to be free of this desire. 


She felt extreme remorse for her behavior and one day, she knelt repentantly 
1n front of Buddha and said, “Oh Lord Buddha! Iˆve been blind and 1gnorant. 
But Iˆm awake now. I wIll be Ignorant no more. [m grateful to you and your 
teachinss. In order to convert us 1gnorant beinss, you have put In so much 
effort to think of varlous ways! Henceforth, I will be your bhukkhinmI forever 
and follow your footsteps to be the messenger of truth and peace. ” 


Buddha”s guidance and teachings had finally enabled the bhukkhimi to be an 
awakened bhukkhim. The young girl, of course, was the great female 
Buddhist monk, Matanga. The Incident of Matangas attraction to Ananda and 
the turning of misfortune 1nto happiness became a topic of øreat Inferest 1n 
those days In the Buddhist commumity and a charming story through the ages. 
(By Soulful Arogya EditorIa) 


Matanga - DÂM NỮ MA ĐĂNG GIÀ & BÁT KIẾT ĐỀ 
(trong SURAMGAMA SUTRA - BS Hồ Đặc Duy) 
Câu chuyện về ông A Nan và Bà Ma Đăng Già 
Trong bài của TM. Tuệ” chép? như sau: 
«Với thân hình trẻ đẹp, A Nan rất được các cô gái trẻ mê say». 
Ananda xin Matanga nước uông 





Một hôm, sau mùa an cư, A Nan mang bát, một mình đi vào thôn xóm khất 
thực. Nhân trời nóng nực, khát nước, A Nan đến bên 1 cái giếng xIn nước 
uống. Vì ham cúi xuống giếng kéo nước, không thấy A Nan. Khi đứng thắng 
người, cô gái trực nhận thấy A Nan, 1 Tỳ Kheo thuộc dòng Sát Đề Lợi. 


Không kịp chạy trốn, vô gái tự xưng tên họ, dòng dõi và cuống quít xin lỗi A 
Nan. Cô gái tự khai thuộc dòng nô lệ tên là Bát Cát Đê (Praksti hay Pakatl), 


1022 


dòng họ Ma Đăng Già (Matanga). Do đó, cô không thể tiếp xúc và dâng nước 
cho A Nan được. A Nan bảo là tôi xin nước chứ đâu có xin giai cấp và hơn 
nữa giáo pháp của Phật giảng dạy cho con người nên có tâm bình đẳng với 
mọi giai tầng trong xã hội. 


Sau khi gánh nước về nhà, cô gái tương tư À Nan, bỏ ăn, bỏ ngủ, cơ thê xác 
xơ. Cha mẹ cô vặn hỏi mãi mới biết được sự tình. Vì thương con, muốn con 
khỏi bắn loạn tâm thần, bà mẹ cô gái xin bùa chú đề bắt A Nan làm chồng con 
gái mình. 


Một hôm khác, A Nan một mình đi vào thôn xóm của cô gái khất thực, cứ thứ 
tự khất thực. A Nan dừng bước trước nhà cô gái. Thấy bóng dáng A Nan cô 
gái mừng quýnh vội vàng chạy ra chào hỏi đủ điều và quỳ dâng A Nan bát 
nước. Lúc đó, A Nan lạc vào mê hồn trận, lảo đảo đi theo cô gái vào nhà. Cha 
mẹ anh em cô gái đều đi văng, cô gái nghĩ là mình sẽ tự do ân ái với thầy Tỳ 
Kheo trẻ đẹp và thầy sẽ bỏ áo cả sa làm chồng mình. May mắn thay, khi vào 
trong phòng kín, A Nan từ từ tỉnh trí, vì thuốc mê cũng từ từ theo thời gian 
mả hết hiệu nghiệm. Dù đã tỉnh, A Nan thấy mình mắc nạn và khó thoát vì 
công ngoài và cửa phòng đều đã đóng chặt. Liền khi đó, A Nan tưởng đến 
Phật và mong Phật đến giải vây trừ nạn. Nhờ có thần giao cách cảm, tại Tịnh 
xá, Phật quán chiều biết A Nan mắc nạn đàn bà. Phật liền đem thần chú Lăng 
Nghiêm bảo Xá Lợi Phất mang đến trì tụng trước nhà Ma Đăng Già. Nhờ nhất 
tâm niệm chú của Xá Lợi Phất và toàn thể Tăng đoàn, cô gái Ma Đăng Già 
buông tha A Nan và xin theo Xá Lợi Phất về Tịnh xá cầu Phật cho xuất 1a. 
Qua tai nạn xảy ra suýt mất phẩm hạnh, A Nan hết đám đi khất thực một 
mình.» 


HT. Tuyên Hóa thì giảng: 

“ A Nan rất đẹp trai, thân thể hoàn hảo có 32 tướng tốt, đa trắng như tuyết, 
sáng bóng như bạc, lấp lánh như có sương phủ, hầu hết người Ấn Độ có da 
đen nhưng A Nan lại khác. 

Bát Kiết Đề nói với mẹ là Ma Đăng Già 

- Con muốn lây A Nan 


- Ông ta là đệ tử của đức Phật, làm sao con có thê cưới ông ta được, ông ta là 
tăng sĩ và không thê cưới vợ, con không thê cưới ông ta được 


1023 


Tại sao con gái bà Ma Đăng Già có một sức hấp dẫn níu kéo A Nan như thế - 
Câu chuyện của A Nan và con gái bà Ma Đăng Gnà trong 500 đời trước đã là 
VỢ chồng của nhau, vì họ đã kết hôn với nhau từ nhiều đời trước nên ngay khi 
cô thấy A Nan, tập khí cũ liền trỗi dậy, cô liền cảm thấy yêu A Nan điên 
cuồng, A Nan đã là chồng cô nhiều đời trước, nay cô lại dứt khoát muốn A 
Nan làm chồng cô ta lại. 


Vì những hạt giống này đã gieo từ đời này sang đời khác, nên bây giờ nếu cần 
hy sinh vì A Nan cũng được thôi... ” 


Còn HT. N-Hạnh trong một lần pháp thoại lại nói: 


'“Thời của Phật cũng có một cô gái thuộc giai cấp hạ tiện, tên là Matanga. Cô 
này xinh lắm và cô yêu Thầy A Nan. Chuyện bắt đầu xảy ra khi Thầy A Nan 
đi khất thực, khát nước, và ghé vào một cái giếng đề tìm nước uống. Thầy 
thấy cô gái kia đang múc nước. Thầy nói: "Cô cho tôi uống một ngụm". Cô 
trả lời: "Con là con gái giai cấp hạ tiện. Con đâu có quyền đưa nước cho Thầy 
uống". Thầy A Nan thấy tội nói: "Theo giáo lý của Đức Thế Tôn dạy, tôi 
không phân biệt giai cấp. Cô cứ đưa cho tôi uống". Cô mừng quá, đưa nước 
cho Thây uống, và từ đó cô tương tư Thây. Cô ngủ không được. Cô bị bệnh. 
Rồi cuối cùng cô bàn với bà mẹ mời Thây tới để cô có dịp tỏ tình. Và hai mẹ 
con đã dùng bùa chú, dùng một thứ lá cây nào đó làm nước trà mà khi uống 
vào Thây A Nan mất cả sự tỉnh táo. Thây Thây A Nan quá giờ mà chưa về, 
Phật sai các thầy khác đi tìm và may mắn kiếm được Thây A Nan trước khi 
Thầy làm một cái gì sai với uy nghi và hại tới giới phẩm. Thầy A Nan uống 
xong thứ nước trà kia, biết là bị trúng độc, liền ngôi im vận dụng phép thở khí 
công. Thầy thở theo chánh niệm và đợi các thầy khác tới giải cứu. Các thầy 
cũng đem luôn cả cô Matanga về... 

Trong kinh Dịch thì khải niệm biển đổi sinh tôn của vũ trụ và con người ” 
Thiên địa nhân huân, vạn vật hóa thuần; nam nữ cấu tình, vạn vật hóa sinh " 
(Trời đất giao cảm mà vạn vật có đủ loại; giống đực giống cái kết hợp tình 
khí mà vạn vật sinh nở biến hóa), nghĩa là trời đất cũng như giống đực giống 
cái, qua tính giao mà sảng tạo vạn vật. 

Thượng để sinh ra vũ trụ. 

Phạm thiên là vua của cõi ta bà thể giới, người khai sinh ra vạn vậi. 

Âm dương biến hóa vạn vật, mở mang và phát triển. 

Sinh diệt là một qui luật quan sát được và khoa học của tạo hóa, một vận động 
không ngừng, một sự sáng tạo, là sự hình thành cuộc sống hiện tại trong kiếp 
đời này, không sinh không diệt lại là một chuyện khác. 


1024 


Vẻ phương diện tình dục học là một khoa học và nghệ thuật nghiên cứu và 
khảo sát vê bản năng tính dục và chức năng tình dục của con người. Hạn chế 
bản năng tính đục, điều chỉnh lại các rồi loạn chức năng tình dục, khám phá 
những biện pháp mới và phù hợp trong tiên trình phát triên văn mình và đạo 
đức của con người trong lãnh vực tình dục đó là mục đích của bộ môn mới 
mẻ này. 
Câu chuyện dâm nữ Ma Đăng Già trong kinh Suramgama là tiên đề cho việc 
nghiên cứu về dâm thuật và chê ngự bản năng tính dục, đó là hai vẫn đề lớn 
trong tình dục. 
Rất mong quí vị thức giả chỉ giáo. 

Bác sĩ Hồ Đắc Duy (Nguồn: Y Khoa) 

---0000OO0ooo--- 

Matchlock rifle — súng hoả mai 
Matrimony — hôn phối, hôn nhân 
Matrix —- khuôn mẫu 
Maverick - người không chịu theo những quy tắc; gia súc chưa đóng dấu 
Mayhem - tình trạng cực kỳ lộn xộn 
Meagre - gầy gò, nghèo nàn, đạm bạc 
Meandering - ngoằn ngoèo, uốn éo 
Meddler - người bạ việc gì cũng xen vào 
Medieval - kiến trúc thời trung cô (a person of middle Ages) 
Mediocre — moderate or low quality, value, ability...= xoàng, tầm thường 
Medlitation — a disciplined mental process whereby one becomes familiar 


with different states of mind using varIous techniques such as 
breathing, visualization and single pointed concentration... 


1025 


Medifation 1s a practice 1n which an Individual trains the mind or Induces a 
mode of conscIousness, eIther to realize some benefit or as an end 1n 1tse]lf. 
The term meditation refers to a broad varIety of practices (much like the term 
sports) that includes techniques designed to promote relaxation, build internal 
energy or life force (qI, ki, prana, etc.) and develop compasslon, love, 
patlence, gøenerosity and forgIveness. A particularly ambitious form of 
meditation aIms at effortlessly sustained single-pointed concentration single- 
pointed analysis, meant to enable 1ts practitioner to enJoy an Iindestructible 
sense of well-being while engaging 1n any lIfe actIVIty. 


The word meditation carries different meanings 1n different confexts. 
Meditation has been practiced since antiqu1ty as a component of numerous 
religIous traditions and beliefs. Meditation often 1nvolves an 1nternal effort to 
self-regulate the mind 1n some way. Meditation 1s often used to clear the mind 
and ease many health 1ssues, such as high blood pressure, depression, and 
anxIety. It may be done sifting, or 1n an active way - for Iinstance, Buddhist 
monks I1nvolve awareness 1n theIr day-fo-day activitles as a form of mind- 
training. Prayer beads or other ritual obJects are commonly used during 
meditatlon In order to keep track of or remind the practitloner about some 
aspect of the training. 


Meditatlon may Involve generating an emotional state for the purpose of 
analyzing that state - such as anger, hatred, eftc. - or cultivating a particular 
mental response to varlous phenomena, such as compassion. The term 
"meditation” can refer to the state 1tself, as well as to practices or techniques 
employed to cultivate the state. Meditaton may also Iinvolve repeating a 
mantra and closing the eyes. The manftra 1s chosen based on 1fs suitability to 
the Individual meditator. Meditaton has a calming effect and directs 
awareness Inward until pure awareness 1s achieved, described as "“being awake 
Iinside without being aware of anything except awareness 1tself. "In brief, there 
are dozens of specIfic styles of meditation practice, and many different types 
Of activity commonly referred to as meditatIve pracfIces... 


THIÊN: Thiền và Thiền Tông khác nhau. 


Thiên là phương pháp tu luyện. Thiền Tông là I tông phái dùng thiền làm căn 
bản tu hành, làm đường lôi ngộ đạo. 


Chữ thiền do chữ Thiền Na, nói ngắn Thiền Na hay Dhyana (Sanskrit) 


1026 


Tàu: Ch?an-na hay Chan; Nhật: Zenna hay Zen; Anh: Meditation; Pháp: 
Méditation.. 


Dhyana dịch là định lự tức đình chỉ các tư lự, các suy nghĩ. Thiền Na và định 
lự gom lại thành ra chữ thiền định, ngày nay chỉ gọi THIÊN. 


Thiền: theo sách Phật học phô thông "thiền là tập trung tư tưởng vào một đối 
tượng duy nhât, không cho tán loạn, đê cho tâm thê được văng lặng, tâm dụng 
được sáng tỏ mạnh mẽ, đặng quan sát và suy nghiệm chân lý". 


Có nhiều loại thiền, cho nên ai tập thiền thì cần phải có thày hướng dẫn, không 
thê xem thường được: thiền ngoại đạo, thiền phàm phu, thiền tiêu thừa, thiền 
đại thừa...Hai Phương pháp chính của thiền đại thừa: 


1. Theo đúng sách vở, có quy củ nhất định. 


2. Không căn cứ vào kinh sách, thây truyền thẳng sự giác ngộ của mình cho 
đệ tử, như là Phật Thích Ca truyền tâm ấn cho ngài Ca Diếp khi giơ cao cành 
hoa. 


Sau khi đức Phật nhập diệt, ngài Ca Diệp là người đã tiếp nhận y bát lên làm 
tô thứ nhât, y bát truyền đên ngài Bô Đê Đạt Ma (Bodhidharma) là tô thứ 28... 


Đạt Ma tô sư thiền, một thứ thiền khác với Như Lai thiền. Ngài từ Ân Độ sang 
Trung Quốc vào năm 528, sáng lập ra thiền tông tại đó, nên người ta gọi ngài 
là sơ tổ (tổ đầu tiên) cuả tổ thiền tông Trung Quốc, sau này mới truyền sang 
Việt Nam, Nhật... Y bát (cà sa và bình bát cuả Đức Phật) được truyền xuông 
các vị sau đây theo thứ tự: Huệ Khả, Đạo Tín, Tăng Xán, Hoằng Nhẫn, Huệ 
Năng. Đến lục tổ Huệ Năng thì hết lệ truyền y bát và mỗi tổ không ấn chứng 
riêng cho một đệ tử nào cả! 


Đường lối tu tập của thiền nằm trong 4 câu cuả ngài Bồ Đề Đạt Ma:”bắt lập 
văn tự, giáo ngoại biệt truyên, trực chỉ nhân tâm, kiên tánh thành Phật”. Không 
dùng chữ nghiã, truyên ngoàải giáo lý, chỉ thăng tâm người, thây tánh thành 
Phật. 


Trong 4 câu có vẽ đơn giản, 2 chữ khó nhất cuả Phật Giáo là Tâm và Tánh, 
cùng 2 chữ chỉ thăng và thây. Đọc lên thì dê, hiêu được quá khó, tu được càng 


khó nữa. 


1027 


Thầy không chỉ tâm đâu, an tâm ra sao, mà chỉ nói “đem tâm ra đây ta coi 
cho”. Trò tuân theo, tìm mãi chẳng thấy, chợt hiểu ra rằng cái tâm không thật, 
chợt tự mình thấy như vậy, tự gỡ rôi vân đề. Tự mình năm bắt được chân lý 
và thành đạo! 


Thiên tông du nhập Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ VI. Năm 580, một đệ tử cuả 
ngài Tăng Xán tên là Tì-Ni-Ða-Lưu-Chi (Vinitarucï) sang nước ta truyền pháp 
cho ngài Pháp Hiền. Năm 820, một đệ tử cuả tổ Bách Trượng là Vô Ngân 
Thông sang truyền pháp cho ngài Câm Thành... 


Nhà Lý đánh Chiêm Thành thế kỷ thứ XI, bắt được một tủ binh, người Tàu, 
đệ tử dòng Vân Môn, sau ngài lập ra dòng Thảo Đường. Thế kỷ thứ XVII, 
ngài Nguyên Thiều thuộc dòng Lâm Tế sang lập dòng Lâm Tế, còn các dòng 
Tì-Ni-Đa-Lưu-Chi, Vô Ngôn Thông, và Thảo Đường đã mất từ lâu... 


Dòng Trúc Lâm Yên Tử hoàn toàn Việt Nam, sơ tổ là Điều Ngự Giác Hoàng 
(Vua Trần Nhân Tông), nhị tổ là ngài Pháp Hoa, tam tổ là ngài Huyền Quang. 
Gần đây có dòng thiền Việt Nam lấy tông chỉ là “Thiền Giáo Song Tu”, dùng 
cả thiền lẫn giáo (kinh sách) và ấn tống nhiều sách, được phổ biến rộng rải... 


Thiền Là Gì? - Thích Thông Huệ 
I. DẪN NHẬP 
Làm thế nào định nghĩa được Thiền? 


Thiền không phải là một quang cảnh đề mô tả, không phải một phương pháp 
để trình bày; cũng không là một biểu tượng triết học để hình dung hoặc một 
nghi thức tôn giáo để tu tập. Ta không thê dùng ý thức để hiểu, cảng không 
thê dùng ngôn từ để diễn đạt lý Thiền. Cho nên, càng suy nghĩ, càng tranh 
luận về Thiền thì người ta càng thêm vọng tưởng, không cách nào thâm nhập 
được thực chất của chân lý tuyệt đối này. 


Nói như thế, tại sao kinh điển ngữ lục của Phật - Tổ, cho đến sách báo viết về 
Thiền lại nhiều đến vậy? Không nói được cho thấu đáo mà vẫn cô gắng nói, 
có phải đây là công việc vô bổ, không có ý nghĩa gì? - Đó chăng qua vì lòng 
từ bi, các Ngài thấy chúng sanh tuy đồng thể tánh cùng chư Phật, vì vô minh 
cứ mãi chịu trầm luân, nên phát đại nguyện giáo hóa chúng sanh không biết 
mệt mỏi. Không nói được cho thấu đáo, các Ngài phải dùng nhiều lời diễn tả 


1028 


quanh co, dẫn dắt người từng bước làm quen rồi đến gần với Đạo, cuôi cùng 
tự thân nô lực thê nhập tự tánh. 


Người tu chúng ta, do khát vọng học hiểu và công phu thiền tập, đầu tiên cũng 
cần có một số khái niệm về Thiền. Điều cần lưu ý là, những gì được diễn đạt 
bằng văn tự chỉ là ước-lệ-pháp của thế gian. Chúng ta dựa vào kiến thức thu 
nhập được từ văn tự ẫy (văn Juệ), rồi suy gẫm và đối chiếu với thực tại đời 
sông và nội tâm của mình, ây là trí huệ do tư duy ( ñ„ệ). Văn huệ và tư huệ 
soi sáng đường tu. Tu hành có kết quả phát sinh trí huệ, trí huệ ấy mới thật là 
của báu trong nhà (/u huệ). 


Một cách khái quát, Thiền có thê hiểu là trạng thái tâm linh vút cao của một 
hành giả đã chứng ngộ. Với nghĩa này, Thiền cũng là Đạo, là Phật, là Tâm... 
Thiền cũng có thê được nhìn dưới một góc độ gần gũi hơn, là trạng thái của 
tâm khi thấy nghe hay biết tất cả sự vật hiện tượng xảy ra xung quanh, mà 
không có một ý niệm phân biệt so sánh. Người có Thiền chứng là người không 
bị dính mắc đối với mọi thăng trầm vinh nhục của cuộc đời, không động tâm 
đối với tất cả các pháp thế gian và xuất thế. Có thể nói, lúc nào và ở đâu tâm 
ta thanh tịnh mà thường biết, ta sẽ có kinh nghiệm trực tiếp Thiền là gì? Như 
vậy, Thiền nằm trong mọi sinh hoạt thường nhật, rất đơn giản, rất thực tế và 
rất gần gũi với cuộc sống - con người. 


Những điều tiếp thu được qua kinh sách, chúng ta nên áp dụng vảo thực hảnh. 
Lời dạy của Phật - Tổ giúp chúng ta thăng hoa trên đường đạo; nhưng nếu chỉ 
nghiên cứu trên lý thuyết mà không tự mình hành trì thì không bao giờ thấm 
nhuần được những lời dạy ấy. Hiểu Phật pháp không phải từ bên ngoài mà 
phải từ tâm lưu xuất. Phật là Phật tâm, pháp cũng do tâm khởi; chỉ khi nảo 
tâm an định mà hằng tri, khi ấy mới có Phật pháp; chỉ khi nào trực tiếp đi sâu 
vào cảnh giới tâm chứng, ta mới thấu triệt những bí ẩn ngàn đời của vũ trụ 
vạn hữu; chỉ khi nào tâm ta tương ưng với tâm Phật - Tổ, chúng ta mới hiểu 
một cách thấu thể những điều các Ngài muốn truyền trao. 


II. NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VẺ THIÊN 


A.- Một tâm gương nếu bị bụi bám đây, không soi được các vật đặt trước nó. 

Bụi là duyên bên ngoài, còn bản chất của gương là trong và soi sáng. Bản chất 
gương không bao giờ mất, chỉ vì bụi che nên tạm ân mà thôi. Muốn gương trở 
lại sáng trong, phải lau sạch bụi. Tự tánh bản nguyên vốn thanh tịnh và thường 
biết, do bụi phiền não từ vô lượng kiếp che khuất nên mãi đắm chìm trong 
sinh tử. Tu hành cũng như lau bụi trên gương, khi dẹp sạch phiền não thì tự 


1029 


tánh hiện bày. Đạo Phật không chủ trương tiêu diệt sự sống, mà chỉ đoạn trừ 
tham - sân - si đê hiên lộ bản tâm. Đây là khái niệm của người tu trên những 
bước đâu vào đạo. 


Đối với Thiền tông, những khái niệm phân biệt nhị nguyên đêu là sản phẩm 
của ý thức, là quy ước pháp tương đối của thế gian. Khi được hỏi: “Thê nào 
là đại ý Phật pháp?”, có vị Thiền sư nói: “Cứng như bông, mềm như sắt”. Câu 
trả lời có vẻ nghịch thường, nhưng thật sự chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc. 
Bản thân bông và sắt đâu có ý niệm mềm - cứng, mà do vọng tưởng so sánh 
đối đãi của con người gán cho chúng những tính chất khác nhau. Những vị đã 
có cái nhìn đúng như sự vật đang là, thấu suốt tột cùng bản chất của các pháp, 
không theo ước lệ thông thường. Các Ngài nhận rõ, phiền não và Bồ-đề không 
phải là hai phạm trù đối lập nhau, mà là hai mặt của cùng một thực thể. Cũng 
như biển dậy sóng khi có gió thối, khi không có gió thì sóng trở về với nước. 
Bỏ hết sóng sẽ không còn nước, đoạn trừ phiền não không thê thủ chứng Bồ- 
đề. Điều này thật khó hiều khó tin, nhưng đó là tinh thần bất nhị của nhà Thiên, 
là yếu lý của Đạo. 


B.- Người tu thường chán cõi Ta-bảà uế trược nên tinh tấn tu hành, mong có 
ngày về một nơi an lạc, giải thoát mọi phiền não và sinh tử. Đây là quan niệm 
đúng đắn, có đạo lý. Nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi: “Bậc Thánh triết ở 
đâu? Tìm giải thoát phương nào?”. 


Bước đầu học Phật, ta đã hiểu hoàn cảnh chánh báo và y báo của mỗi người 
đều do nghiệp tạo tác. Nghiệp lành đưa đến thuận lợi trong cuộc sông, thân 
tâm tươi nhuận, vật chất sung mãn. Nghiệp ác gây nên quả xấu về vật chất và 
tinh thần, thậm chí khi phát tâm tu hành vẫn gặp nhiều chướng duyên trở ngại. 
Nghiệp do thân - miệng - ý phát sinh, trong đó ý dẫn đầu. Khi đã biết Đạo, 
chúng ta không làm điều gì để tâm ý vẫn đục, luôn giữ gìn cắm giới, mở cõi 
lòng để hiểu, để thương và để giúp ích mọi người tùy khả năng của mình. Đó 
là căn bản đạo đức của người tu. 


Đối với nhà Thiền, cả hai nghiệp thiện và ác đều là đầu mối của luân hồi sinh 
tử. Đức Phật Thích Ca có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp chỉ là Phật ứng hóa thân, 
còn sinh diệt, tùy duyên ứng hiện vào các cõi giáo hóa chúng sanh. Phật báo 
thân đang ở thế giới Vô Thăng, như đã đề cập trong Kinh Đại Niết-Bàn(*) vẫn 
chưa phải là cứu cánh. Chỉ có Đức Phật pháp thân không bao giờ sinh diệt 
mới thật là Đẳng Thánh triết đích thực mà mọi người phải nương về. Nhận ra 
Phật pháp thân, hành giả mới thật sự giải thoát. Thiền tông không hứa hẹn giải 
thoát ở thế giới bên kia, mà kéo thế giới lý tưởng trở về với thực tại hiện tiền. 


1030 


Không có cái vô hạn ở ngoài hữu hạn, không có cái thường hẳng bất biến ở 
ngoài sinh diệt vô thường. Thân tâm chúng ta do duyên sinh giả hợp nên vô 
thường, nhưng ngay trong thân này có cái chân thường hăng hữu, mà nếu sống 
được với nó, ta sẽ đạt được mục đích tối hậu của người tu, là giác ngộ và giải 
thoát. 

Đây là ý nghĩa của hoa sen trong lò lửa: dù đang ở trong lò, sen vẫn nở hoa 
thơm ngát, cũng như Pháp thân vẫn thường trụ, dù đang ở trong thân ngũ uân 
ngày đêm bị thiêu đốt bởi lửa vô thường. 


C.- Chủ đích của Thiên tông là chỉ cho người nhận ra và sống với bản tâm bất 
sanh bât diệt của mình. 


Trong Bộ Luận nôi tiếng về kinh Bát-Nhã, Bồ-tát Long Thọ viết: “Giới hạnh 
là da, Thiền định là thịt, Trí tuệ là xương, Diệu tâm là tủy”. Giới - Định - Huệ 
là Tam vô lậu học, con đường đưa đến Niết-Bàn, chúng ta thường được nghe 
giảng nói. Giới Luật là rào cản bảo vệ người tu khỏi sa xuống hồ sâu tội lỗi. 
Đây là bước căn bản rất cần thiết trên đường đạo. Nhưng nếu chỉ biết giữ giới 
mà chưa tu tập Thiền định, chưa có trí tuệ, chưa nhận được tự tánh, thì mới 
chỉ là người tu đáng kính, nhưng chưa đến chỗ rốt ráo. Vì thế, Bồ-tát nói người 
ãy mới được phần da bên ngoài. 


Giữa Giới và Định có sự liên hệ mật thiết. Tu tập Thiền định mà không có 
giới hạnh, cũng khó đạt kết quả như ý muốn. Ví như một kẻ sát nhân, dù vô 
tình hay hữu ý, có phải luôn thấy bất an không? Do hối hận, do lo sợ người 
khác phát hiện, do viễn ảnh sẽ bị trừng phạt..., kẻ ấy làm sao an định dù có 
siêng năng tọa thiền? Tàng thức như cái kho chứa vô số điều hay dở thiện ác, 
bình thường khi mải mê làm việc, ta không thấy khởi niệm nhiều; nhưng lúc 
tọa thiền, nhiều khi vọng tưởng nổi lên lừng lẫy. Đó là tập khí nhiều đời; nếu 
đời này ta còn huân tập thêm các nghiệp, thì biết đến bao giờ tàng thức mới 
được rỗng không? Tu hành đúng nghĩa là loại bỏ tất cả, từ phần cực ác đến 
những ý niệm tột thiện trong tâm ý. Khi mọi tập khí đều bị loại trừ, tàng thức 
trở thành Như Lai tạng. Đây là kết quả của Thiền định, tức được phần thịt của 
Phật pháp. 


Tiến thêm một bước, nhờ giữ giới và tâm an định, hành giả thấu suốt mọi lẽ 
thật hư của cuộc đời, phân biệt rõ ràng mọi điều tốt xâu, chánh tả, thiện ác. Vị 
ấy hiểu rõ lý vô thường và duyên sinh của vạn pháp, quán triệt Bình-đẳng- 
tánh của mọi sự vật. Đó là Trí huệ, tinh thần hệ Bát Nhã, phần xương của Phật 
pháp; nhưng chưa phải là cứu cánh của đời tu. 


1031 


Ầ 


Thiền sư Suzuki khi luận vê “Cốt tủy của Đạo Phật”, cố ý chỉ rõ bản tâm thanh 
tịnh của mỗi người là mục đích cuối cùng mà người tu phải nhắm đến. Đây là 
phần tủy của Đạo, là bản hoài của Chư Phật, là sinh mạng của Thiền. Có thể 
nói, không khai ngộ được Diệu tâm thì không phải Thiền, nên các Thiền sư 
luôn tìm mọi cách để đưa môn đồ vào chỗ khai sáng bản tâm. Khi Tổ Bồ-đề 
Đạt Ma thấy cơ duyên của mình sắp mãn, Ngài gọi các môn đồ vảo trình bày 
chỗ sở đắc của từng người. Đến lượt Ngài Huệ Khả, không thưa trình câu nào, 
chỉ bước ra đảnh lễ Tổ ba lạy rồi lui. Vậy mà Tổ lại bảo: “Ngươi được phần 
tủy của ta!”. Và truyền y bát cho Ngài làm Tổ thứ hai của Thiền tông Trung 
Hoa. Vậy phần tủy của Tổ là gì? Là cái lặng yên hay là ba cái lạy? 


Trong hệ thống kinh A Hàm của Phật giáo nguyên thủy và hệ thống Bát-nhã 
của Phật giáo phát triển, Đức Phật đều dạy về lý Vô ngã. Đây là chủ trương 
độc đáo và đặc thù của Đạo Phật, so với tất cả các tôn giáo khác. Theo lý 
Duyên sinh, quán chiếu thân ngũ uân đều là hợp thể bởi các duyên. Tự tánh 
của chúng là Không, nhờ duyên hợp nên giả có. Phân tích đến tận cùng, rõ 
ràng thân này được tạo ra từ những vật không phải nó, nên nó không có tính 
đồng nhất; nó luôn luôn biến đối trong từng giây phút, nên không bắt biến; 
con người không thể điều khiển nó theo ý mình, nên nó không có chủ tế. Vì 
không đồng nhất, không bất biến và không có chủ tế, nên thân này là Vô ngã. 
Nhận được lý Vô ngã, hành giả tiến lên phá trừ pháp chấp. Phá ngã chấp là 
đoạn trừ Phiền não chướng, phá pháp chấp là đoạn trừ Sở tri chướng, người 
tu giải thoát khỏi phiền não và luân hồi. 


Đối với các hành giả tu Thiên, khi nghe giảng về “Chiếu kiến ngũ uấn giai 
không”, về những phương tiện phá chấp, SẼ CÓ những câu hỏi đặt ra: “Nếu tất 
cả các pháp, kể cả thân tâm ta, đều là giả, vậy có cái gì thật? Nếu ta không có 
thật thì ai được giải thoát, ai nhập Niết-bàn? Ta cố công tu hành là mong có 
ngày tìm được an lạc và hạnh phúc vĩnh cửu, nay Phật dạy tu đến cuối cùng 
không còn gì cả, hóa ra uống phí cả cuộc đời ta ư?”. 


Thật ra, Phật và chư Tổ đều muốn chúng ta đi đến Bảo sở, không dừng lại ở 
Hóa thành. Từ lúc thành đạo dưới cội cây Tắt-bát-la sau 49 ngày đêm thiền 
định, Đức Phật đã thấy tất cả chúng sanh đều bình đăng với chư Phật Bồ-tát 
ở một điểm tối thiết: mọi hàm linh, dù là hạ đăng, đều có thể-tánh bản nguyên 
thanh tịnh hằng giác. Thê tánh ấy không có hình tướng nên không hề sinh diệt, 
không thấy được bằng mắt và không thể dùng ý thức để tư duy. Thể tánh 
không có tên nhưng lại rất nhiều diệu dụng, do vậy nó được đặt rất nhiều tên: 
Phật tánh, Pháp thân, Diệu tâm, Bản lai diện mục... Cuối cùng, Lục Tổ gọi 
nôm na bằng từ “Vô nhất vật” trong bốn câu đối lại bài kệ trình kiến giải của 


1032 


Ngài Thân Tú. Vì không một vật nên không bị khách trần làm ô nhiễm; chỉ vì 
chúng sanh quên tánh giác, dong ruồi theo trần cảnh, nên đời kiếp chịu luân 
hồi. Tánh giác tuy bị lãng quên nhưng vẫn luôn hiện diện, lung linh chiếu rọi 
qua sáu căn. Chúng ta lâu nay để sáu căn dính mắc với sáu trần phát sinh sáu 
thức, chỉ nhớ cảnh mà không nhớ bản tâm. Nhà Thiền dạy người phản quan 
tự kỷ, soi sáng chính mình để nhận ra Pháp thân hăng hữu và luôn sông với 
nó. Nhận được bản tâm, mới quán triệt ngã và pháp đều không thật, tự nhiên 
được giải thoát. 


Như vậy, tu theo thứ lớp thì trước dễ sau khó: Trước phải quán triệt tinh thần 
Vô ngã, phá luôn pháp chấp; sau đó đủ thời tiết nhân duyên mới thê nhập tự 
tánh. Thiền Đốn ngộ theo đường ngược lại, tu từ trong tu ra: Nhận được Pháp 
thân chân thật, luôn sống với cái chân thật thì không còn lầm theo bất cứ pháp 
sinh diệt nào. Phiền não tham sân sĩ chỉ là những đợt sóng, thân ngũ uần chỉ 
là hoa đồm, tự nhiên ta thấy an nhiên trước cuộc đời. Pháp tu này trước khó 
sau dễ, rất nhẹ nhàng mà kết quả phi thường, như Lục Tô nói: “Phật dạy tất 
cả pháp để độ tất cả tâm; Ta không tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp”. 


Thiền sư Huyền Giác có bốn câu rất hay diễn đạt tinh thần này: 
Pháp thân giác liễu vô nhất vật 
Bồn nguyên tự tánh Thiên Chân Phật 
Ngũ ấm phù vân không khứ lai 
Tam độc thủy bào hư xuất một. 


Vô-nhất-vật, tức tánh giác thanh tịnh tự thuở nảo, đó là Pháp thân, là Bồn 
nguyên, là Tự tánh, là Đức Phật chân thật sẵn có của mỗi người. Nhận ra Đức 
Phật ấy, thì thân năm ấm chỉ là mây trắng bay qua lại trong hư không, và ba 
độc tham-sân-s¡ chỉ huyễn ảo như bọt nước khi còn khi mất. Vì thế, Thiền sư 
khi đã liễu ngộ, ngay cả nghiệp chướng cũng thấy không thật có, nên tự tại 
trước mọi nhân nghĩa oán cừu. Trong một sát na, các Ngài rủ sạch nợ của bao 
A-tăng-kỳ kiếp: 


Chứng thực tướng, vô nhân pháp 
Sát-na diệt khước a-tỳ nghiệp 


Có thê nói, đối với nhà Thiền, vấn đề cốt lõi và mục đích tối hậu của đời tu 
chỉ có một: Nhận ra và hằng sống với Phật tâm của chính mình. Chư Phật Bỏ- 
tát thị hiện nơi đời cũng chính vì muốn tất cả chúng sanh sống và tu theo mục 
đích ấy, để tất cả đều thành Phật như các Ngài. Thiền tông được gọi là Phật 
tâm tông vì chỉ y cứ vào bản tâm để tu, đề ngộ, để chứng và đề thành đạo quả. 


1033 


Ngũ Tô Hoăng Nhẫn đã dạy trong Luận Tôi Thượng Thừa: “Giữ chân tâm là 
trên hêt”. Thiên sư Minh Chánh cũng thật thiệt tha: 


Chắng hiểu bản lai vô nhất vật 
Công phu luông uông một đời aI ! 


D.- Làm thế nào nhận ra bản tâm? 


Trong quá trình tìm hiểu về Thiền, chúng ta phải vận dụng kiến thức để tư 
duy, để có một kiến giải bằng tri thức. Nhưng nếu dùng kiến thức và tri thức 
để mong hiểu thấu đáo được Thiền, thì đó là sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta 
phải qua công phu thiền tập, phải tự mình kinh nghiệm vào mảnh đất tâm của 
mình; khi trực giác phát sinh mới có một lý giải bằng tâm chứng. Cho nên, 
Thiền cần sự hiện hữu của ý chí và trực giác. Dù có ý thức phụng sự tha nhân 
mà chưa có trực giác và ý chí để khai phá tự tâm, thì công việc phụng sự ấy 
vẫn còn năm trong hữu vi, tương đối. 


Nội dung Thiền tập tựu trung là Chánh niệm. Lâu nay tâm ta như khi vượn 
chuyên cành, hết suy tính việc này lại lo toan chuyện khác, lăng xăng lộn xộn 
không lúc nào dừng. Phật dạy Chánh niệm là luôn đặt tâm vào giờ phút hiện 
tại, không dong ruôi về quá khứ hay mơ màng chuyện tương lai. Chánh niệm 
cũng là phản tỉnh lại thân tâm mình, biết rõ mọi sự vận động của thân và mọi 
biến chuyển ở tâm. Tất cả sự việc xảy ra như thế nào, ta chỉ cần biết như thế 
đó; biết mà không thêm một niệm nảo để phân biệt chia chẻ, để so sánh suy 
lường. Như vậy, Thiền không tùy thuộc vào tư thế của thân, vào giờ giác và 
nơi chốn, vì Thiền chỉ cho trạng thái tâm bản nhiên vốn lặng mà biết. Lặng là 
thê-định, biết là dụng-huệ, vốn có sẵn từ vô thủy đến vô chung. Khi ánh bình 
minh của trực giác phóng xuất, ta mới thấy từ bao giờ cho đến bây giờ, muôn 
pháp vẫn ở trong đương xứ - “đương” là hiện tại, “xứ” là ở đây. Tại đây và 
bây giờ chúng luôn biến đôi nhưng vẫn hằng hữu, và Thiền định chính là định 
tâm vào thời điểm tại đây và bây giờ này. Nếu rời mảnh đất thực tại, ta sẽ 
không hiểu 8Ì về các pháp. Các pháp ‹ diễn biến trong từng sát-na, nhưng trong 
vô thường biến dịch có một cái gì vân thường hăng bất biến. Đây là thực tại 
sống động khi hành giả có thể nắm vô biên từ trong đóa hoa dại, nắm muôn 
năm trong một niệm. Đây cũng là phút giây vĩnh cửu mà nhà Phật gọi “sá/-na 
Tam muội”. Chư Phật Bỗ-tát lý hội được cái sát-na bất động này nên các Ngài 
đã giải thoát, còn chúng ta mãi để tâm chạy đuôi theo ý niệm thời - không, 
nên cứ bị lôi cuốn theo dòng trầm luân bất tận! 


1034 


Trong kinh A- Hàm, Phật dạy: “Này các Tỳ-kheo ! Nếu thấy pháp tức là thấy 
ta, nêu thấy ta tức là thấy pháp; vì thấy pháp nên thấy ta, thấy ta nên thấy 
pháp”. Ta và Pháp ở đây có ý nghĩa gì? 


- Thông thường, Pháp (Dharma) có rất nhiều nghĩa: Là phương cách, mẫu 
mực, luật lệ; là sự vật, tình trạng; là lời Phật dạy... Một cách tổng quát, có thể 
hiểu pháp là “nhậm trì tự tánh” (giữ gìn tính chất của nó) và “quỹ sanh vật 
giải” (tính chất đặc thù khiến người ta có thể dựa vào đó để nhận ra nó). Các 
pháp theo ý nghĩa này đều có hình tướng, đều do duyên hợp, nên gọi là Pháp 
tướng. Ngay cả lời Phật dạy, nếu căn cứ trên chữ nghĩa cũng là kinh hữu tự, 
chưa phải yếu chỉ. Thấy pháp này chưa phải là thấy TA, tức Phật Pháp thân 
Tỳ-Lô-Giá-Na của chính mình. 


Tất cả những gì có hình tướng đều là giả dối không thật. Ví như mặt trăng soi 
bóng xuống đáy hồ. Bóng mặt trăng là có hay không có ? Nếu có, sao ta vớt 
lên không được; nếu không, sao mắt ta nhìn thấy? Có - Không là hai bên, dính 
mắc hai bên là không thấy đúng lẽ thật. Người hiểu đúng như thật sẽ nói: Bóng 
mặt trăng dưới hồ bản chất là không, và chỉ là giả có. Tự tánh của tất cả các 
pháp là không - đây chính là Pháp tánh của loài vô tình. 


Một ví dụ khác: Một dòng suối bình thường nước trong vắt; khi có lũ đầu 
nguồn, nước suối bị ngầu đục. Nước suối lúc trong lúc đục là do không hoặc 
có bùn đất đồ vào theo lũ, còn tánh ướt của nước thì không biến đổi bao giờ. 
Cũng vậy, tâm ta lúc suy nghĩ lăng xăng là vọng, khi lặng yên không dấy niệm 
là chơn; tâm có chơn có vọng, nhưng bản tánh thanh tịnh thường nhiên, hằng 
tỉnh sáng. Đây là Phật tánh, là Chánh pháp nhãn tạng Niết-bàn Diệu tâm Thật 
tướng vô tướng, cũng là Kinh Vô Tự. Phật và Pháp không hai - đều là thể tánh 
bất sanh bất diệt. “Thấy pháp” là nhận ra thể tánh này, là sống với chơn tâm 
thường trụ, nên “thấy pháp tức thấy ta, thấy ta tức thấy pháp”. 


Toàn thể vũ trụ pháp giới đều không ngoải tâm. Nếu tâm ta vô thường thiên 
biến vạn hóa, ta SẼ thấy các pháp vô thường thiên hình vạn trạng. Nếu tâm ta 
an định, rõ biết tất cả mà không khởi niệm thì Ta-bà trở thành Tịnh độ. Lúc 
tâm toan tính tư duy, cái thấy biết của ta hữu hạn vì duyên theo trần cảnh bên 
ngoài. Khi tâm lặng lẽ, cái thấy biết trở nên mênh mông bát ngát. Khi vào định 
sâu, cái biết trở về pháp giới, mỗi sự vật đều đại diện cho toàn thể vũ trụ, như 
một giọt nước biển cũng có đủ tính chất của cả đại dương bao la. Như vậy, 
lúc tọa thiền, nếu một phút giây tâm ta lặng lẽ mà hãng tri, thì phút giây ây ta 
là Phật; nêu tâm cứ dong ruồi lăng xăng thì ta mãi làm chúng sanh trong ba 


1035 


cõi. Làm Phật hay làm chúng sanh đều do mình quyết định, không ai làm thế 
cho mình và mình cũng không thê làm thay cho aI. 


E.- Kinh Kim Cang có bài kệ: 


Nhược dĩ sắc kiến ngã 
Dĩ âm thanh cầu ngã 

Thị nhơn hành tà đạo 
Bắt năng kiến Như Lai. 
Nghĩa: 

Nếu dùng sắc thấy ta 
Dùng âm thanh câu ta 
Người ấy hành đạo tà 
Không thê thấy Như Lai. 


Bốn câu này có sức công phá mạnh mẽ những tư tưởng lầm lẫn của con người, 
kể cả người tu. Lầm lẫn thứ nhất, chúng ta thờ lạy kính ngưỡng Phật, nhưng 
chấp tượng gỗ hay xi măng là Phật thật. Mỗi ngày lau quét tượng, ngày lễ tắm 
cho tượng và xem đó là tu hành. Có nơi còn dùng nước rửa tượng làm nước 
thánh trị bệnh. Niềm tin không có chánh kiến nên đã trở thành mê tín, biến 
một bậc trí tuệ giác ngộ thành một vị thần linh, biến chốn già-lam truyền bá 
chánh pháp thành nơi cầu danh khấn lộc. Và như vậy, người tu vô tình biến 
thành người trung gian giữa một bên là ông thần ban phước giáng họa, và bên 
kia là những kẻ câu xin. Chúng ta thờ lạy, chiêm ngưỡng tượng Phật phải hiểu 
đúng ý nghĩa, là kính trọng một Bậc Đạo sư có nhân cách và nghị lực vĩ đại; 
là để theo gương từ bi trí huệ của Ngài, nguyện làm đúng lời Ngài dạy, rồi 
một ngày nào đó cũng được giác ngộ giải thoát như Ngài. Chúng ta thờ lạy 
tượng Phật cũng đề xoay lại chính mình, nhớ rằng mình có một vị Phật luôn 
luôn hiện hữu, đó là tự tánh Kim Cang bất hoại. 


Điều lầm lẫn thứ hai, chúng ta thường nghĩ Phật là vị Thái tử có 32 tướng tốt 
và 80 vẻ đẹp, đi tu và thành đạo tại Ân Độ cách đây trên 25 thế kỷ. Nếu người 
ẫy là Phật thật, thì Phật bây giờ ở đâu? Thân xác Ngài đã được thiêu hóa, chỉ 
còn để lại những viên ngọc xá lợi cho người sau chiêm bái. Chăng lẽ Thái tử 
hy sinh tất cả lạc thú thê gian, gia công tu hành cần khổ bao năm chỉ để thành 
Phật trong 49 năm rồi hoại diệt? Nếu thật vậy, thì sự hy sinh, sự tu hành của 
Ngài đâu có ý nghĩa siêu tuyệt xuất thế, là tìm được con đường giải thoát khô 
đau và giải thoát khỏi vòng sinh tử? Nhà Thiền giản trạch vẫn đề này rất rõ: 
Đức Phật có hình tướng ấy chỉ là Phật ứng hóa thân có sinh có diệt. Còn thê 
tánh tịch lặng hăng tri hằng giác, là Phật pháp thân, mới là Phật thật, không 


1036 


bao giờ sinh diệt. Vì thế trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo Ngài thành Phật 
đã từ vô lượng vô biên trắm nghìn muôn ức na-do-tha kiêp. Chúng sanh ai 
cũng săn có vị Phật này, và Thiên tông luôn nhắc nhở môn đô thường niệm vị 
Phật ấy. 


Do chủ trương y cứ vào tâm tu hành, nên Thiền tông không theo thinh sắc 
quang ảnh mà cầu thấy Phật, vì ngoài tâm cầu Phật đều là ngoại đạo, dù đang 
là Phật tử. Đức Phật bảo, những người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như 
Lai. Như Lai ở đây không có nghĩa là Phật Thích Ca đang ngồi tòa thuyết 
pháp. “Như” chỉ thê tánh bất động hằng hữu; “Lai” là từ thê tánh ấy mà đến, 
mà khởi ra diệu dụng. Như là bất biến, Lai là tùy duyên; Như là tâm thẻ, Lai 
là tâm dụng. Ta nhìn thấy cái hoa là Lai, thấy mà không khởi niệm là Như. 
Mọi người đều có Như Lai, nhưng bị tập khí nhiều đời che phủ, như mây che 
khuất mặt trăng. Mây tan thì trăng hiện, nhưng không phải khi tan mây mới 
có trăng, mả trăng vẫn sáng tự thuở nào. Nếu ta biết rõ có trăng sáng đàng sau 
đám mây, thì không cần đợi mây tan, ta vẫn cảm nhận ánh trăng; như ngay 
nơi sóng ta đã nhận ra nước, ngay nơi vọng đã là chơn. Đây là tỉnh thần liễu 
vọng, một tư tưởng vút cao của Tối thượng thừa Thiên. 


F.- Thiền không giới hạn trong một đất nước, một tôn giáo hay một ý thức hệ. 
Do trí huệ phát sinh tri kiến như thật, nên Thiền giả có sự hiểu biết đúng đắn 
vỀ con người và cuộc đời, đặt nặng lý trí hơn là tình cảm tôn giáo. Tình cảm 
Phật giáo thê hiện ở mái chùa cong, ở chánh điện trang nghiêm nhưng thân 
thương đầm âm, rất cần cho những người mới vào đạo. Nhưng nếu ta chỉ chú 
trọng tình cảm mà không xem trí tuệ là mục đích, thì chưa thâm thấu được 
triết lý thâm sâu của Đạo Phật. Đức Phật khuyên chúng ta phải hiểu trước khi 
tin, nên Chánh kiến đi đầu trong Bát Chánh Đạo. Mỗi ngôi chùa vì thế phải là 
nơi tuyên dương chánh pháp, cho Phật tử biết cách tu hành, mới khỏi rơi vào 
mê tín và tà đạo. 


Thiền tông không mang màu sắc tôn giáo thần quyền, mà đề cao vị trí của con 
người. Mọi người đều bình đăng vì đều có Phật tánh như nhau, nên ai cũng có 
quyền định đoạt lấy số phận và tương lai của mình. Đây là điều rất thực tế, 
chúng ta không cầu giải thoát ở nơi nào hay với một ai, vì bớt tham sân s¡ đến 
đâu. ta thấy an lạc đến đó. Cũng như khi uống vào một ly nước, ta đỡ được 
cơn khát ngay; và hương vị của ly nước như thế nào, chỉ một mình ta cảm 
nhận, không ai có thể biết như ta, và ta cũng không thể nói cho ai hiểu. Do đó, 
muốn bước vào nhà Thiền, chúng ta không chỉ dựa vào lòng tin, mà trước tiên 
phải có Chánh kiến. Có trí tuệ nhờ nghiên cứu và tư duy, ta mới có đủ nghị 


1037 


lực tự mình làm chủ vận mạng mình, mới đủ niêm tin kiên cô đê đi đên chô 
cứu cánh. 


Mặt khác, vì biết mọi người đều bình đăng, nên Thiền tông không phân biệt 
giữa tứ chúng. Thân tứ đại có hình tướng nên khác nhau về giới tính, tại gia 
hay xuất gia; còn Phật tánh thì như nhau, nên ai cũng có cơ hội giống nhau để 
tu hành và thành tựu đạo quả. Nhiều Thiền sư là cư sĩ như Bàng Long Uẫn ở 
Trung Hoa, Tuệ Trung Thượng Sĩ ở Việt Nam, đều tự tại trong sinh tử. Người 
nữ như cô Linh Chiếu, bằng một câu hát trong bài ca vô sanh tấu cùng cha 
mẹ, cho thấy trình độ chứng ngộ rất sâu của mình: “Dã bất dị, dã bất nan, cơ 
lai khiết phạn khốn lai thùy” (Cũng không dễ cũng không khó, đói đến thì ăn 
mệt ngủ khò)! Trong kinh Pháp Hoa kể chuyện Long nữ mới § tuổi thành 
Phật, cũng nói lên tinh thần này. Vì thế, Đức Phật dạy trong Trường A Hàm: 
“Tất cả hoa sen đều mọc từ bùn nhơ, mầm sen nào cũng có khả năng nở hoa”. 


II. NHỮNG ĐIÊU KIỆN CẢN CHO MỘT HÀNH GIÁ TU THIÊN 


Trong đời sống thế tục, muốn tinh thông một nghề, người ta phải tốn công sức 
và thời gian học hỏi, thực tập; sau đó còn phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, 
để ngày càng thăng tiễn trong nghẻ nghiệp. Người tu cảng hơn thế nữa, muốn 
thành Phật tác Tổ đâu phải một sớm một chiêu, đâu phải chỉ nghe hiểu đôi 
điều, công phu một thời gian đã tự cho mình chứng đắc. Nhất là đối với Thiền 
Đốn ngộ, có người đọc Thiền sử thấy các Ngài dễ dàng đại ngộ, cứ tưởng 
mình cũng “một nhảy vào liền đất Như Lai”. Trong thời đại văn minh khoa 
học mà tri thức cũng được xem như một ngành kinh tế, mọi vấn đề đều phải 
được phân tích giảng giải rõ ràng, nên yếu chỉ nào Thiền cũng được trình bày 
cặn kẽ. Chúng ta không mắt thời gian và tâm huyết để tìm hiểu một công án 
như các thiền khách thuở xưa. Nhưng vì quá dễ dàng hiểu được vẫn đề, nên 
cái hiểu của chúng ta không sâu sắc, không gây cảm giác mạnh, do vậy dễ 
lãng quên và dễ xem thường. Và cũng vì hiểu dễ nên tưởng tu cũng dễ, mới 
có một chút kết quả đã cho là đủ, mặc tình nói năng hành động buông lung, 
không biết đó là nhân địa ngục. 


Người tu chúng ta, mong thực hiện sự chuyên hóa tự thân để có sự bình an 
nội tâm, rồi trang trải sự bình an ấy cho người khác, với mục đích tối hậu là 
cả mình và người đều giác ngộ và giải thoát. Nhưng đường tu lại quá dài, đầy 
dẫy chông gai thử thách, nêu không trang bị đầy đủ tư lương thì khó lòng đến 
được điểm cuối. 

Sau đây là những điều kiện cần cho một hành giả tu Thiền, xem như một số 
tư lương trong hành trang thiên lý ấy: 


1038 


1.) Tâm thiết tha cầu đạo: 


Tiền thân Đức Phật Thích Ca, lúc còn là một vị Đại tiên, vì muốn cầu nghe 
chánh pháp mà lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, lẫy máu làm mực đề viết 
bài kệ mới học được, theo điều kiện của một vị Bà-la-môn. Một tiền kiếp khác 
của Ngài là Thái tử Đàm-Ma-La-Kiềm, con vua Phạm Thiên ở Châu Diêm- 
Phù-Đè. Đối trước Pháp sư, Ngài đào hố sâu mười trượng, đốt than nóng rồi 
nhảy vào hồ, mới được Pháp sư nói cho nghe một bài kệ về hạnh Bồ-tát. 
Những gương cầu pháp quên thân của Đức Phật, chúng ta khó thê bắt chước. 
Gần hơn, trong thiên sử kế rất nhiều câu chuyện các thiền khách quảy gói du 
phương, tìm thầy học đạo. Ngày xưa, những bậc đã chứng ngộ thường ở trên 
núi cao, đường đi gian nan vất vả, làm gì có phương tiện giao thông thuận lợi 
như bây giờ. Vậy mà các thiền khách đầu nê khó nhọc xa xôi, chỉ cốt sáng 
được lý đạo, vì biết rõ Phật pháp rất khó gặp, trăm ngàn muôn kiếp chưa chắc 
đã được nghe. 


Người học đạo chúng ta phải xem Phật pháp là cao quý bậc nhất, không có gì 
sánh được. Nếu có duyên được gặp, phải biết đây là cơ hội hy hữu ngàn năm 
chỉ một lần. Khổng tử, người được tôn xưng là “Vạn thế sư biểu” (Bậc thầy 
của muôn đời) mà còn có tâm cầu đạo thiết tha như thế này: ““Iriêu văn đạo, 
tịch tử khả hỷ” (Sáng được nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng); còn chúng 
ta là phàm nhân, lòng thành đối với đạo được đến đâu? 


Khi nghe pháp, chúng ta cần có lòng trân trọng và biết ơn, như tâm trạng của 
người bị đắm tàu giữa biển, nhờ pháp như chiếc phao đưa mình vào bờ. Một 
lần nào đó trong đời, khi nghe giảng hay đọc một đoạn kinh mà tâm ta chấn 
động, phải biết hạt giống Phật đã gieo vào đất tâm của ta. Dù trải qua bao 
nhiêu lần sanh tử, hạt giông ấy vẫn không bao giờ mất. Đến lúc gặp thuận 
duyên, hạt giống sẽ nây mầm. Luôn mang mặc cảm mình nghiệp chướng sâu 
dày, hoặc ngược lại, tự cao cho mình bình đăng với chư Phật rôi không cần 
học không cần tu, đó là hai cực đoan phải tránh. Người hiểu đạo lúc nào cũng 
hạ mình cầu thị, luôn khiêm cung tìm học chánh pháp, sau đó áp dụng vào 
công phu. 


2.) Ý chí 





1039 


Thiền tông không chủ trương mong cầu sự giúp đỡ bên ngoài, dù là của ai. 
Mỗi người phải tự nỗ lực hành trì để trực tiếp kinh nghiệm, khi đi sâu vào 
vùng đất muôn đời bí mật của bản tâm. Điều này không ai có thê làm thay cho 
mình, kế cả Đức Phật đại từ đại bi và đầy đủ thần thông diệu dụng. Vì thế, ý 
chí là điều kiện tối cần để Thiên giả tiễn bộ trong đạo nghiệp, thăng hoa trong 
sự tu hành. Ý chí như đôi chân, không có chân thì không thể đi được. 


Tinh thần tự lực của nhà Thiền trung thành với lời dạy “tự thắp đuốc lên mà 
đi” của Đức Phật. Khi con còn nhỏ dại, chưa đủ điều kiện thể chất và trí tuệ, 
phải nương nhờ cha mẹ nuôi dưỡng. Đứa con nào có thể tự quyết định cuộc 
đời nó, tự biết tạo sinh kế cho nó, đứa con ấy đã trưởng thành và đáng tin cậy. 
Trong tình Thầy trò, người Thầy cũng chỉ nâng đỡ dạy dỗ học trò một thời 
gian thôi, sau đó để tự trò đảm đương và đối phó với mọi thăng trầm vinh 
nhục của cuộc đời, người trò ẫây mới vươn lên được. 


Đối với những người mới vào đạo, Đức Phật cũng dùng tha lực như một 
phương tiện khuyến tu; nhưng giai đoạn sau, Ngài luôn đề cao tỉnh thần tự 
lực. Ví như, phàm phu chúng ta còn vọng tưởng lăng xăng (đa niệm), nên 
Ngài dạy chúng ta niệm lục tự Di-Đà để tâm chuyên chú vào câu niệm Phật. 
Đây là phương tiện nhiếp tâm, đề tâm trở về nhất niệm. Nhưng sau đó Ngài 
nhẫn mạnh: Khi niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, lúc mạng chung sẽ thấy Phật 
DI Đà và chư Thánh chúng hiện đến tiếp dẫn. “Nhất tâm bất loạn” của Tịnh- 
Độ tông có khác gì “vô tâm vô niệm” của Thiền tông; giai đoạn cuối cùng là 
Phật tự tâm hiện bày, cũng chính là Đức Di-Đà tự tánh, có gì khác biệt? 


Một số người hiệu lầm câu: “Đới nghiệp vãng sanh”, cho là phàm phu tuy còn 
mang nghiệp, nếu biết niệm Phật Di-Đà thì lúc chết cũng được văng sanh về 
Tây phương. Thật ra, các bậc Bỏ-tát Thập địa vẫn còn nghiệp vi tế, chính các 
bậc ấy mới có thể mang nghiệp vãng sanh. Kinh Di-Đà có đoạn: “Bất khả dĩ 
thiểu thiện căn phước đức nhơn duyên, đắc sanh bỉ quốc”. Nếu chỉ có công 
phu tu hành đôi chút, không thúc liễm thân tâm, tự do tạo tội, Ø1eo một ít căn 
lành như câu niệm Phật mà có thể về Cực-lạc, hóa ra lý nhân quả không còn 
là chân lý tuyệt đối nữa sao? Cho nên, dủ tu theo pháp môn nảo, tự mình cũng 
phải nỗ lực tiễn tu chứ không thê cầu xin Phật Bô-tát hoàn toàn làm thay cho 
mình. Các Ngài có thể gia bị một phần, khi tâm chúng ta thanh tịnh, phần nảo 
tương ưng với tâm các Ngài, mới mong lời nguyện cầu của mình có cảm ứng. 


Ý chí của Thiền giả còn phải được hỗ trợ bằng tâm kiên cô và trường viễn. 
Tâm kiên cô là giữ lòng mình vững chăc không đôi thay, không dao động 
trước mọi chướng ngại thử thách, chỉ một bê tiên tu theo phương pháp mình 


1040 


đã thực hành có kết quả. Tâm trường viễn là giữ lập trường từ đầu đến cuối, 
không do dự, không thôi lui. Chúng ta từng nghe bài kệ của Tô Hoàng-Bá, 
thường được truyền tụng trong nhà thiên: 


Trần lao quýnh thoát sự phi thường 

Hệ bã thẳng đầu tố nhất trường 

Bắt thị nhất phiên hàn triệt cốt 

Tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương. 
Dịch: 

Vượt khỏi trần lao việc phi thường 
Đầu dây nắm chặt giữ lập trường 
Chăng phải một phen xương thấm lạnh 
Hoa mai há dễ ngửi mùi hương. 


3.) Niềm tin 


Niềm tin của một hành giả tu Thiên có phần đặc biệt: Tin rằng mình có sẵn 
bản tâm chân thật trong thân ngũ uẫn hư giả này. Đó là bộ mặt xưa nay không 
hề thay đổi, mà nếu nhận ra và hằng sống với nó, người tu sẽ đạt được mục 
đích tối hậu là giác ngộ và giải thoát, đồng với chư Phật mười phương. Có 
niềm tin mãnh liệt, hành giả càng vững mạnh về ý chí. Ý chí và niềm tin liên 
hệ hỗ tương với nhau: Ý chí khiến hành giả găng công tu hành, tu có kết quả 
làm tăng trưởng niềm tin; ngược lại, có niềm tin chắc chắn mình sẽ đến đích, 
hành giả như được tiếp thêm sức mạnh, ý chí càng kiên định. 


Niềm tin trong nhà Thiền không mang tính cách thần quyền mê tín, vì luôn có 
trạch pháp đi đầu. Phật dạy: “Tin ta mà không hiểu ta là phi báng ta”. Đạo 
Phật là đạo trí tuệ, nên từ lúc bước chân vào đạo, chúng ta phải vận dụng trí 
tuệ để hiểu rõ lời Phật dạy, sau đó suy nghiệm xem lời dạy ây có phải là chân 
lý không. Cuối cùng, khi phát khởi niềm tin, chúng ta mới gia công hành trì 
để một ngày nào đó, Trí vô sư bừng sáng. Như vậy, tin mình có Phật tánh là 
Chánh tín, cũng là chánh nhơn tu hành (Tín nhơn). Có tín nhơn, lập tức có 
nguồn lực tạo nên quả đức, tức kết quả đời tu. Khi bí mật của pháp giới được 
phơi bày trọn vẹn, ta sẽ thấy sự vi diệu thù thắng của quả đức. ĐỊa vị thấp nhất 
của Thanh Văn là Tu-Đà-Hoàn, phải kiến đạo mới khởi tu, cũng như trong 
Thiên tông, phải kiến tánh mới được xem như bắt đầu cuộc hành trình; vì như 
thế, hành giả không sợ sai lầm hay lạc vào ngã rẽ. 


4.) Nghỉ tình 


1041 


Mới nghe qua, điều kiện này có vẻ mâu thuẫn với niềm tin: Đã tin sao lại còn 
nghỉ? - Đây là nét đặc thù của nhà Thiên. Theo nghĩa của năm triền cái (tham, 
sân, trạo cử, hôn trầm, nghi), sự nghi ngờ làm chướng ngại và ngăn che việc 
tu hành. Mỗi nghi ở đây không phải theo nghĩa ây, mà là dồn hết tâm tư vào 
một vấn đề cốt tủy, và sống chết với nó. Ví dụ hành giả đặt câu hỏi: “Ai cũng 
có Phật tánh, sao ta nhận không ra?”. Câu hỏi này theo thời gian đúc kết thành 
khối (nghi đoàn), làm hành giả luôn luôn trăn trở khắc khoải (nghi niệm), thôi 
thúc hành giả nỗ lực giải quyết cho xong, quên tất cả những chuyện khác. Các 
Thiền sư thường dùng thủ thuật này dồn môn đệ vào chỗ bế tắc, nên khi được 
thưa hỏi, các Ngài chỉ trả lời bằng một câu không có ý nghĩa gì hết. Lúc khối 
nghi bùng vỡ, tự người môn đệ nhận ra toàn bộ lời giải đáp, và suốt đời không 
bao giờ quên. Những câu trả lời như thế được gọi là lời nói sinh động (hoạt 
ngữ); trái với lời giải đáp cặn kẽ rõ ràng, người học trò lúc ấy có thể hiểu ra, 
nhưng sau đó lại quên, nên gọi là tử ngữ. 


Khai thị bằng nghi tình khác với khai thị băng thuật tác động thăng. Các vị 
Thiên sư tùy căn cơ và trình độ của môn đồ mà có những thủ thuật thích hợp. 
Đối với người có căn cơ đặc biệt, hiểu Thiền không qua trung gian ý thức suy 
luận mà băng trực giác, các Ngài dùng cách chỉ thắng để người ấy thấy toàn 
triệt vẫn đề một cách chớp nhoáng. Đây là tinh thần “trực chỉ nhân tâm” 
thường được tán dương trong nhà Thiền, nhưng khó có người lãnh hội. Đối 
với người ưa suy luận phân tích, các Ngài dồn họ vào con đường bí cùng, tức 
khai thị bằng nghỉ tình. Thiền môn thường chú trọng đến kinh nghiệm thực 
chứng hơn là tri thức và nghĩa giải, vì người hiểu Thiền ở lĩnh vực thực chứng 
khác xa với người chỉ hiểu qua lý luận ngôn từ. Nhờ ý thức, con người có thê 
nhận định tư duy về nhiều vẫn đẻ; nhưng sự hiểu biết này luôn luôn tương đối, 
phiến diện, không thể nào có cái nhìn xuyên suốt và thâu thê về bản chất của 
muôn pháp. 


IV. KẾT LUẬN 


Con người luôn bị chỉ phối nhiễm ô theo hai phương diện: tình và lý. Nhiễm 
về tình là bị tham dục thô và tế lôi kéo, gây phiền não chướng. Nhiễm về lý 
tức vô minh, nhận định sai lầm về các pháp: vô thường cho là thường, vô ngã 
cho là có ngã thật, khổ cho là vui, bất tịnh cho là thanh tịnh. Không thấy lý 
như thật của các pháp là sở tri chướng. Các bậc Bằ- tát ở quả vị Thập -nhất- 
địa đã cắt đứt sự ô nhiễm về tình, nhưng vẫn còn ẩn tàng ô nhiễm về lý, đến 
địa vị Diệu giác (Phật) mới hoàn toàn chấm dứt. Đức Phật gọi đó là “vi tế sở 
tri ngu”. Bồ-tát mà còn như vậy, phàm phu chúng ta thì chướng ngại cỡ nào? 


1042 


Lại nữa, tâm người thường biến đổi theo hai chiều: thuận và nghịch. "Thấy một 
vật vừa ý, ta khởi lòng tham muốn chiếm lấy: đây là chiều thuận. Nếu ý muốn 
không được thỏa mãn, ta khởi tâm sân hận: đây là chiều nghịch. 


Thuận là tham, nghịch là sân. Khi đối duyên xúc cảnh, ta thấy biết rõ ràng mà 
không có một niệm phân biệt chia chẻ, đó là tâm bình thường. Ngài Nam- 
Tuyền định nghĩa: “Bình thường tâm thị đạo”. Đạo là ngay ở tâm bình thường, 
chứ không ở một nơi nào xa xôi. Kinh Duy-Ma-Cật viết: “Trực tâm là đạo 
tràng” - Tiếp xúc với các pháp mà không khởi niệm, đó là trực tâm. Người có 
trực tâm thì ngay đương xứ là đạo tràng, ngay đó là giải thoát. Như vậy, người 
tu chúng ta học đạo ra sao, tu đạo thế nào đề được giác ngộ và giải thoát như 
Đức Phật và chư vị Tổ sư? Đó là những điều chúng ta cần suy gẫm. 


Một điều cần nhân mạnh đối với các thiền giả, là chủ trương của nhà Thiên: 
Thứ nhất, phải nhận ra lẽ thật của các pháp là vô thường, là duyên sinh, nên 
chúng vốn là không, vì duyên hợp nên giả có. Đây là Bình-đẳng-tánh của tất 
cả các pháp. Thứ hai, phải nhận ra cái chân thường ngay trong vô thường, cái 
hằng hữu ngay nơi muôn pháp sinh diệt. Đó là Phật tánh, là chân tâm, là bản 
lai diện mục, ở Phật không thêm mà nơi phàm cũng chăng bớt. Tu hành là trở 
về với con người thật xưa nay của chính mình, và giúp mọi người cùng nhận 
ra con người ấy: là biết phương cách và thực hành phương cách ấy để đạt mục 
đích cuối cùng. Ý nghĩa tu hành cao cả như vậy, nên Thái tử Sĩ-Đạt-Ta mới 
bỏ cung vàng điện ngọc, xuất gia tìm đạo thành Phật Thích-Ca; Hoàng tử thứ 
ba con vua Hương-Chí ở Nam Ân đi tu thành Tổ Bồ-Đẻ-Đạt-Ma; và vua Trần 
Nhân Tông hành hạnh đầu đà, trở thành Sơ Tổ Trúc-Lâm Yên-tử. Các Ngài 
tu trong tinh thần vô ngã vô vi nên được quả xuất thế. 


Chúng ta ngày nay tỉnh tấn tu hành, chuyên tâm làm nhiều Phật sự, nhưng lại 
có ý mong cầu kết quả, còn ý thức chấp ngã chấp pháp, nên chỉ tạo nghiệp 
lành, tạo phước đức hữu vi, chứ chưa thể ra khỏi nhà tam ĐIỚI. 


Tóm lại, người tu Thiền nếu chỉ học trên lý thuyết mà không từng bước Thiền 
tập, thì không thê nào thâm thâu được chất Thiền. Có thiên tập mới là thiền 
sinh, có thiền chứng mới là Thiên sư. Thời gian công phu lâu mau tùy căn cơ 
và sự cô gắng tinh cần của mỗi người. Sự tham lam và nóng vội muốn chứng 
ngộ nhanh chóng thường là chỗ sơ hở đề ngoại đạo tà sư lừa gạt. Thời gian tu 
hành thật ra chỉ có tính cách ước lệ. Đối với người có thiên chất kỳ đặc, như 
Tổ Qui-Sơn ngộ đạo năm 23 tuổi, Sa-di Cao chỉ hơn 10 tuổi đã tỏ ngộ lý 
Thiên, Lục Tô không biết chữ nhưng nghe câu kinh Kim Cang liền thấy được 
chỗ vảo..., đó là những trường hợp ngoại lệ. Còn bao nhiêu người khổ công tu 


1043 


tập, mấy mươi năm hành khước, được nói đến rất nhiều trong hành trạng của 
các Thiền sư, là những gương sáng chúng ta cần rọi soi và suy nghiệm. Những 
điều trình bảy trong quyền sách này không có ý giúp thêm kiến giải vốn đã 
quá dẳng đặc miên man ở những người học đạo, càng không có ý làm rõ thêm 
những khái niệm về Thiên, mà chỉ mong tất cả chúng ta khéo lãnh hội đề áp 
dụng vào công phu. Đức Phật có lần quở Ngài A-Nan: “Một người học huệ 
ngàn ngày không bằng một ngày học đạo. Người tu không học đạo thì một 
giọt nước cũng không tiêu”. “Học huệ” là văn tư, là kiến giải sanh diệt. “Học 
đạo” là nhận ra bản tâm thanh tịnh hằng hữu của chính mình. Nếu không nhận 
được bản tâm, thì người tu không trả nổi - dù chỉ một giọt nước - của đàn na 
tín thí. Đa văn bậc nhất, thông minh bậc nhất trong mười đệ tử lớn của Phật 
mà còn bị quở trách nặng nề như thế, thử hỏi chúng ta, nếu chỉ dựa vào một ít 
kiến thức sách vở đã cho là đủ, không chịu gia công tu hành, thì liệu có đền 
trả được nợ áo cơm của đàn tín hay không? 


(*)Kinh Đại Niết Bàn, tập 2 trang 479: “Này Thiện nam tử ! Về phương Tây 
cách cõi Ta-bà này bốn mươi hai hằng-hà-sa cõi Phật, có thế giới tên là Vô 
Thắng, những sự trang nghiêm xinh đẹp trong cõi đó đều bình đẳng, như cõi 
Cực Lạc, như cõi Mãn Nguyệt. Hiện tại Ta xuất hiện trong cõi Vô Thắng đó. 
Vì hóa độ chúng sanh nên Ta thị hiện chuyển pháp luân nơi Diêm Phù Đề 
này”. (Thích Thông Huệ) 
-=-0Ö0--- 
Lịch Sử Thiền Tông Trung Hoa - Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma 


Trong lịch sử Phật giáo đại thừa Trung quốc, Việt Nam và Nhật bản... ngài 
Bồ-Đê-Đạt-Ma giữ một vị trí đặc biệt. Thật vậy, ngài là tổ khai sáng, Thiên 
tông tại Trung quôc vào thế kỷ thứ sáu, cho đến ngày nay, tông phái â ấy vẫn 
còn giữ một địa vị hàng đầu, nhất là tại Nhật bản; người ta nói răng văn hóa 
Nhật bản chịu ảnh hưởng rất sâu đậm của pháp môn Zen. 

Người ta hay gọi ngài là Đạt-Ma đại sư hay Đạt-Ma tổ sư. Hôm nay, nói về 
ngài, chúng tôi xin thưa trước rằng những tài liệu đưa ra đây đều được nhặt 
nhạnh trong các sách và có nhiều chỉ tiết mang tính cách hoang đường. Ngay 
như năm sinh, năm mất của ngài cũng không chắc chắn, The Shambala 
Dictionary of Buddhism and Zen ghi năm sinh là khoảng 470, năm mất là 543 
với một chấm hỏi (2). 

Ngài Ca-Diếp điều khiển Giáo Hội sau khi đức Thích-Ca nhập diệt, ngài là 
tổ thứ nhất của Phật giáo. Y và bát truyền dần xuống đến tô thứ 27 là ngài 
Bát-nhã-đa-la, vào khoảng một ngàn năm sau khi Phật nhập Niết-bàn. Khi 


1044 


ngài Bát-nhã-đa-la đi hoằng hóa về phía Nam nước Ẩn-Độ, ngài được vị vua 
của một tiêu vương quốc tại đó tên là Hương Chí thỉnh về cung cúng dàng. 
Nhà vua có ba hoàng tử tên là Nguyệt-tịnh-đa-la, Công-đức-đa-la, Bồ-đè-đa- 
la, đều sùng kính Phật pháp. Tổ hỏi nhiều câu để thử xem ba hoàng tử căn cơ 
ra sao. Người thứ ba với tài đối đáp bộc lộ sự tinh thông Phật pháp làm cho 
ngài vui lòng mà nhận ra rằng ngài đã tìm ra người để truyền tâm ấn. 

-_ Trong các vật, vật gì là không tướng? 


- Chăng khởi là không tướng. 
- Trong các vật, vật gì là tối cao? 
- Nhơn ngã là tối cao. 


(Nhơn ngã tức là cái bản ngã của con người, mà đạo Phật không chấp nhận 
nhơn ngã và pháp ngã, và bảo răng ngã, pháp đêu không; hay là ở đây muôn 
chỉ cái Ngã thật sự của con người tức Phật tánh?). 


- Trong các vật, vật nào là tối đại? 
-_ Pháp tánh là tối đại (the nature of đharmas is the biggest). 


Khi vua Hương Chí băng, hai anh lớn khóc lóc, riêng người con út Bồ-đề-đa- 
la ngồi nhập định bên linh cữu suốt bảy ngày và sau tang lễ, xin phép hai anh 
và được hai anh cho phép xuất gia, sau được tổ Bát-nhã-đa-la truyền y bát làm 
tổ thứ 28. Tổ dặn răng chỉ tạm ở Ân-Độ thôi, sau sẽ phải sang hoăng pháp tại 
Trung Hoa, nhưng phải đợi 60 năm sau khi ngài tịch diệt (vì chi tiết này mà 
có người nói răng tổ thứ 28 sống trên 100 tuổi) vì đi ngay thì có nhiều điều 
không hay. 


Anh cả của ngài lên nối ngôi vua cha, khi nghe ngài kể lại lời đặn dò của tô 
thứ 27, thì cung cấp thuyền bè và thủy thủ để ngài sang Trung Quốc. Lênh 
đênh trên mặt biển ba năm trời, cuối cùng ngài đến Quảng Châu, năm 520, 
thời vua Võ Đề nhà Lương (nhà Lương: 502 — 557; sử Tàu còn có Hậu Lương: 
907 — 923). Có nơi nói rằng lúc đó ngài 60 tuổi, điều này rõ ràng trái với 
chuyện vừa kể trên đây. Được địa phương báo cáo, Lương Võ Đề thỉnh ngài 
về kinh đô Kim Lăng. 


Khi viết tiêu sử của ngài, người ta gọi ngài là Bồ-Đè-Đạt-Ma (đa-la đối thành 
đạt-ma lúc ngài xuât gia. Bodhi dịch là giác hay là đạo, dharma dịch là pháp, 


1045 


nên có chỗ gọi ngài là Đạo Giác). Sách thường nhắc đến câu chuyện trao đôi 
giữa ngài và Võ Đê: 


-_ Trẫm thường cất chùa, độ tăng ni, in kinh sách không biết bao nhiêu, vậy 
có công đức gì không? 


- Đêu không có công đức. 
-_ Tại sao? 


-_ Vị những việc ây là nhân hữu lậu, chỉ có quả báo ở cõi trời và cõi người, 
như bóng theo hình, tuy có mà chăng phải thật. 


- Thế nào là công đức chân thật? 


-_ Trí thanh tịnh tròn đây, thê tự không lặng, công đức như thế chăng do thế 
ø1an mà câu. 


- Thế nào là thánh nghĩa đề thứ nhất? 

- Rỗng rang, không thánh. 

-_ Đối diện với trẫm là ai? 

- Không biết 

Nhận thấy căn cơ chưa hợp, ngài vượt sông Dương tử, ngược lên phía. Bắc, 
đến nước Ngụy, tới trụ trì tại chùa Thiếu Lâm trên núi Trung Sơn, ngồi im 
lặng nhìn vào vách, vì thế mà người ta gọi ngài là Bích quán bà-la-môn (thày 
bà-la-môn nhìn vách). Truyền thuyết nói ngài ngồi như thế nhiều năm liền! 
Một vị tăng giỏi tên là Thần Quang đến câu pháp nơi ngài mà ngài vẫn chưa 
quay ra. VỊ sư này kiên nhẫn chờ, tuyết rơi ngập đến đầu gối mà không lùi, lại 


còn chặt cánh tay trái để chứng tỏ lòng thiết tha cầu đạo của mình. Tổ khen. 
Sư thưa: 


- Tâm con chưa an, xin thày dạy pháp an tâm. 
- Đem tâm ra đây ta an cho. 


- Con tìm tâm không thê được. 


1046 


- Ta đã an tâm cho ngươi rôi. 


Tới đó sư Thần Quang ngộ, theo học Tổ nhiều năm, Tổ đổi tên của sư thành 
Huệ Khả; sau này tổ truyền y bát cho ngài Huệ Khả làm tổ thứ nhì của Thiền 
tông. 


Theo một truyền thuyết kế trong sách Cảnh đức truyền đăng lục thì sau chín 
năm trụ ở Thiếu Lâm Tự, ngài Đạt-Ma nhớ quê và quyết định hồi hương. Ngài 


thử nghiệm sự thực chứng của các môn đồ và bảo nói ra chỗ sở đắc của mình. 


Sư Đạo Phó thưa: Theo chỗ thấy của con, chăng chấp văn tự, chăng lìa văn 
tự, đây là dụng của đạo. 


Tổ bảo: Ngươi được phần da của ta. 


Ni Tổng Trì thưa: Nay chỗ hiểu của con, như tổ A-nan thấy nước Phật A-Súc, 
chỉ thây một lân, không còn thây lại. 


Tổ bảo: Ngươi được phần thịt của ta. 


Sư Đạo Dục thưa: Bốn đại vôn không, năm âm chăng có, chỗ thấy của con 
không một pháp có thê được. 


Tô bảo: Ngươi năm được phân xương của ta. 
Đên Huệ Khả bước ra đảnh lê, rôi lui lại đứng im lặng. 


Tổ bảo: Ngươi được phần tủy của ta. 


Và ngài truyền y bát cho Huệ Khả, tặng cho bộ kinh Lăng-Già, ngài cho rằng 
đó là kinh mà Phật nói “tột pháp yêu”, giúp cho chúng sinh mở, bày, ngộ, 
nhập kho tri kiên Phật (khai thị ngộ nhập Phật tri kiên). 


Khi ngài cùng đồ chúng đến chùa Thiên Thánh ở Võ Môn được ba hôm thì 
ngải an nhiên thị tịch (năm 529, theo các tải liệu chữ Hán). Nhục thân được 
đưa vảo tháp tại chùa Định Lâm, trên núi Hùng NhI. 


Sứ của vua Ngụy tên là Tống Vân đi Tây trúc thỉnh kinh về, gặp ngài, thấy 


ngài tay câm một chiếc dép, bèn hỏi ngài đi đâu. Ngài đáp: “Về Ẩn-Độ. Thày 
của ngươi chán đời rôi”. 


1047 


Tống Vân về triều thì vua đã băng, có vua mới. Đem chuyện trình lên, vua 
cho mở quan tài thì không thây người đâu, chỉ còn một chiêc dép. Vua cho 
đem chiêc dép đó về thờ ở chùa Thiêu Lâm, sau thờ ở chùa Hoa Nghiêm. 


Có một thuyết nói rằng ngài bị thuốc độc mà tịch vào lúc ngài 150 tuôi. 

Tại nhiều chùa, có thờ tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma. Hình thờ vẽ một nhà sư da ngăm, 
râu rậm, mắt to, dáng đi nhanh, vai vác một cành cây nhỏ, đầu cành treo một 
chiếc đép. Đó là nhắc lại chuyện trên đây. Người ta cho rằng “một chiếc đép 
chứ không phải hai” là để nói đến pháp môn bất nhị của đạo Phật. 


Nhị Tổ Huệ Khả (487 - 593) 


Theo Truyền Đăng Lục, Huệ Khả (487-593) là một nhà nho nhiệt tâm, một 
mẫu người tánh tình phóng khoáng, rộng rãi, dù đã quen với sách Nho Lão, 

nhưng luôn luôn không hải lòng với những thuyết â ấy vì ngài thấy chúng chưa 
được thấu đáo. Khi nehe tin Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn sang, ngài tìm đến gặp Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma ở Thiếu Lâm Tử để hỏi pháp. Khi đến cầu đạo với tổ Đạt Ma, 

nhưng thầy cứ ngồi im lặng quay mặt vào vách. Huệ Khả suy nghĩ: “Người 
xưa câu đạo đến phải chẻ xương lây tủy, đồ máu nuôi người đói, xỏa tóc phủ 
đường lầy, hay đến cả gieo mình vào miệng cọp đói. Còn ta là kẻ nào? Ta há 
không thê hiến mình đề phụng thờ chánh pháp hay sao?” vào ngày mồng chín 
tháng chạp cùng năm, vì muốn làm cho tô có ấn tượng sâu đậm, ông đã đứng 
trong tuyết lạnh, rồi quỳ gối trong sân phủ đây tuyết trong nhiều ngày. 


Bấy giờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma động lòng thương xót bèn hỏi: “Nhà ngươi muốn 
gì mà đứng mãi trong tuyết như thế?” Huệ Khả đáp: “Tôi đến để mong được 
lời dạy vô giá của thây; ngưỡng mong thầy mở cửa từ bi duỗi tay tế độ quần 
sanh đau khô này.” Tổ bảo: “Giáo lý vô thượng của Phật chỉ có thể hiểu khi 
đã trải qua một thời gian dài cần khô, nhẫn cái khó nhẫn, hành cái khó hành. 
Những người trí và đức thấp kém mà lòng thì khinh mạn, đâu có thê ghé mắt 
trông vào chân thừa của đạo Phật; chỉ luỗng công mà thôi.” Huệ Khả bị xúc 
cảm sâu xa, và cuối cùng để chứng tỏ tắm lòng thành khẩn mong được học 
hỏi đạo lý của chư Phật, ngài đã dùng dao chặt đứt cánh tay trái của mình dâng 
lên Tổ để được nhận làm đệ tử. Sau khi được Tổ Bồ Đề Đạt Ma nhận làm đệ 
tử. Tổ nhận xét: “Đừng đi tìm cái chân lý nầy ở kẻ khác.” Sau khi được Tổ 
nhận làm đệ tử, Huệ Khả hỏi Tổ: “Tâm con không an, xin Hòa Thượng dạy 
pháp an tâm.” Tổ nhìn thắng bảo: “Đem tâm ra ta an cho.” Huệ Khả xoay tìm 
lại tâm mình, không thấy bóng dáng, bèn thưa với Tổ: “Con tìm tâm không 


1048 


được.” Tô bảo: “Đừng lo, ta đã an tâm cho ngươi rôi.” Qua đó Huệ Khả liên 
ngộ. 


Huệ Khả trình bày đủ cách hiểu của ông về tánh lý của tâm, nhưng lần nào Tổ 
cũng một mực bảo “chăng phải,` mà cũng không bảo nói gì về tâm thể vô 
niệm. Một hôm Huệ Khả nói: “Ta đã dứt hết chư duyên rồi.” Tổ hỏi: “Ngươi 
không biến thành hư vô đoạn diệt chứ?” Huệ Khả đáp: “Chẳng thành đoạn 
diệt.” Tổ lại hỏi: “Lấy gì làm tin chẳng phải là đoạn diệt?” Huệ Khả đáp: “Do 
cái biết tự nhiên vậy, còn nói thì chăng được.” Tổ nói: “Đó là chỗ bí quyết 
tâm truyền của chư Phật, ngươi chớ ngờ gì hết.” Cuối cùng Huệ Khả được 
truyền y bát làm Nhị Tổ Thiền Tông Trung Hoa kế nghiệp tô Bồ Đề Đạt Ma. 
Sau ngày từ giả Tổ cất bước du phương, sư không hoằng hóa ngay, mà tạm 
lánh ân giữa lớp hạ lưu cùng khổ, không để lộ chân tướng một cao Tăng trang 
nghiêm trí huệ. Dầu vậy, sư vẫn tùy duyên hóa độ. Sư luôn giữ vẻ điềm đạm 
khiêm cung, chứ không phô trương ra bề ngoài. 


Ngày kia, trong khi sư đang nói pháp ngoài cửa tam quan chùa Khuôn Cứu 
thì trong chùa vị trụ trì học cao danh vọng là pháp sư Biện Hòa đang giảng 
kinh Niết Bàn. Bổn đạo ùn ùn bỏ vị pháp sư đứng giảng một mình để ra bu 
quanh ông thầy đang giảng giữa trời. Chắc là lúc ấ ầy quân áo của sư bê bối 
lắm, tuyệt không có gì tỏ ra sư thuộc hàng giáo phẩm. Pháp sư thấy vậy nổi 
giận, đến đầu cáo với quan trên về ông đạo ăn mày kia truyễn tà giáo. Do đó 
Huệ Khả bị bắt, và bị xử giảo. Ngài không hề kêu oan, mà ngược lại cứ một 
mực bình thản thuận theo, cho rằng đúng với luật nhân quả răng sư có một 
món nợ cũ cần phải trả. 


Nội vụ xãy ra trong năm 593, sư thọ 107 tuổi. 
Tam Tổ Tăng Xán (? - 606) 


Vị Tổ thứ ba của Thiền Tông Trung Hoa - Theo Truyền Đăng Lục, thì lúc 
Tăng Xán tìm đến Tổ Huệ Khả, ngài đã là một cư sĩ tuổi đã ngoài bốn mươi 
tuổi. Ngài đến đảnh lễ Thiền sư Huệ Khả, thưa: “Đệ tử mắc chứng phong 
dạng, thỉnh Hòa Thượng từ bi sám hối tội dùm!” Tổ Huệ Khả nói: “Đưa cái 
tội ra đây ta sám cho.” Hồi lâu cư sĩ thưa: “Đệ tử kiếm tội mãi chẳng thấy đâu 
cả.” Tổ nói: “Thế là ta đã sám xong tội của ngươi rồi đó. Từ nay, ngươi khá y 
nơi Phật Pháp Tăng mà an trụ.” Cư sĩ thưa: “Nay tôi thấy Hòa Thượng thì biết 
đó là Tăng, nhưng chưa rõ thế nảo là Phật và Pháp.” Tổ nói: “Là Tâm là Phật, 
là Tâm là Pháp, Pháp và Phật chẳng hai, Tăng bảo cũng y như vậy.” Cư sĩ 


1049 


thưa: “Nay tôi mới biết tội tánh chăng ở trong, chẳng ở ngoải, chăng ở giữa; 
cũng như tâm, Phật là vậy, Pháp là vậy, chăng phải hai vậy.” 


Cư sĩ được Tổ Huệ Khả thế phát, sau đó biệt dạng mất trong đời, ít ai rõ được 
hành tung. Một phân do nạn ngược đãi Phật giáo dưới thời Bắc Châu, do vua 
Lương Võ Đề chủ xướng. Đến năm thứ 12 đời Khai Hoàng nhà Tùy, Tăng 
Xán tìm được bậc pháp khí đề truyền ngôi Tổ vị, đó là Đạo Tín. Sau đó Tăng 
Xán đi đâu không ai biết; tuy nhiên, người ta nói ngài thị tịch khoảng năm 606 
sau Tây Lịch... 


Tứ Tổ Đạo Tín (580 - 651) 


Tổ thứ tư của dòng Thiền Trung quốc (580-651), là người kế vị tổ Tăng Xán 
và là thầy của Hoằng Nhẫn. Khác với các tổ Thiền đời trước vẫn còn chịu ảnh 
hưởng nặng nề của Kinh điển, Đạo Tín đã cho thấy một xu hướng đặc trưng 
về Thiền. Một đoạn trong các trước tác của ông, ông đã viết: “Hãy ngồi thiền 
định với lòng hãng hái, vì Thiền là căn bản là nên tảng phát triển giác ngộ. 
Hãy đóng cửa lại và ngồi xuống! Đừng tiếp tục đọc kinh mà không chịu hành 
trì nữa.” Một hôm trên đường đi gặp Tổ Tăng Xán, Đạo Tín liền thưa: “Xin 
Hòa Thượng dạy con pháp môn giải thoát.” Tô trổ mắt nhìn bảo: “Ai trói buộc 
ngươi?” Đạo Tín thưa: “Không ai trói buộc.” Tổ bảo: “Vậy thì cầu giải thoát 
để làm gì?” Câu trả lời như sắm sét ấy đã đánh động tâm của vị sư trẻ, khiến 
ngài liền đại ngộ. Đạo Tín liền sụp lạy Tổ. Về sau ngài được truyền y bát làm 
Tổ thứ tư của dòng Thiền Trung Quốc. Theo Thiền sư D.T. Suzuki trong Thiền 
Luận, Tập I, dưới trào Tứ Tổ Đạo Tín, Thiền chia ra làm hai ngành. 


Ngành đầu gọi là “Ngưu Đầu Thiền? ở núi Ngưu Đầu và không được coi như 
Thiền chánh tông. Tuy nhiên, ngành nầy đã sớm mai một sau khi vị tổ khai 
sáng ra nó là Pháp Dung viên tịch. Ngành sau do Hoằng Nhẫn thống quản; đó 
là ngành Thiền còn tôn tại đến ngày hôm nay. 


Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn (601- 674) 


Một vị sư nổi tiếng, tổ thứ năm của Thiền Tông Trung Hoa, đệ tử của Tứ Tổ 
Đạo Tín, và là thầy của Lục Tổ Huệ Năng. Hoằng Nhẫn cùng quê với Tổ Đạo 
Tín, ở Kỳ Châu. Hoằng Nhẫn đến với Tứ Tổ khi ngài còn là một đứa trẻ; tuy 
nhiên, điều mà ngài đã làm hài lòng sư phụ là với cung cách trả lời của ngài 
qua cuộc nói chuyện đầu tiên. Khi tứ tô hỏi ngài về họ mà tiếng Trung Hoa 
gọi là “Tánh' thì ngài đáp: “Con có tánh, nhưng chắng phải là tánh thường.” 


1050 


Tổ bèn hỏi: “Vậy là tánh gì?” Hoằng Nhẫn đáp: “Là Phật tánh.” Tổ lại hỏi: 
“Con không có tánh sao?” Hoằng Nhẫn đáp: “Nhưng tánh vốn là không.” Tổ 
thầm nhận biết đây là người sẽ được truyền thừa về sau này. Đây chỉ là thuật 
chơi chữ, vì nói về tộc họ hay danh tánh và bốn thể hay tự tánh, người Trung 
Hoa đều đọc chung là “tánh.” 


Tổ Đạo Tín hỏi là hỏi về danh tánh, còn cậu bé Hoăng Nhẫn lại đáp về tự tánh, 
cậu đã mượn chữ đồng âm ấy cốt đưa ra kiến giải của mình. Thật vậy về sau 
này. Hoằng Nhẫn được Tổ Đạo Tín truyền y bát làm tổ thứ năm của dòng 
Thiền Trung Quốc. Đạo trường của Tổ Hoằng Nhẫn ở Hoàng Mai, tại đây. Tổ 
nói pháp và dạy Thiền cho đồ chúng năm trăm người. Nhiều người cho răng 
ngài là vị Thiền sư đầu tiên có ý định giải thông điệp Thiên theo giáo lý Kim 
Cang. Trước thời Hoăng Nhẫn, thường các VỊ Thiền sư hoằng hóa trong im 
lặng, khiến đại chúng chú ý; các ngài lánh ân trên núi cao, xa cảnh gió bụi của 
thế gian, nên không ai biết việc làm của các ngài phải trái thế nào mà định 
luận. Nhưng Hoằng Nhẫn là vị đã công khai xuất hiện giữa đại chúng, và dọn 
đường cho người kế vị của mình là Huệ Năng. 


Lục Tổ Huệ Năng (638 - 713) 


Lục Tổ Huệ Năng: Hui-Neng (638-713) - Một trong các nhà sư xuất chúng 
đời nhà Đường, sanh năm 638 sau Tây Lịch, tô thứ sáu của Thiền Tông Trung 
Hoa. Huệ Năng là người huyện Tân Châu xứ Lãnh Nam, mồ côi cha từ thuở 
nhỏ. Người ta nói ngài rất nghèo nên phải bán củi nuôi mẹ già góa bụa; răng 
ông mù chữ; rằng ông đại ngộ vì vào lúc thiếu thời nghe được một đoạn trong 
Kinh Kim Cang. Ngày kia, sau khi gánh củi bán tại một tiệm khách, ngài ra 
về thì nghe có người tụng kinh Phật. Lời kinh chắn động mạnh tinh thần của 
ngài. Ngài bèn hỏi khách tụng kinh gì và thỉnh ở đâu. Khách nói từ Ngũ Tổ ở 
Hoàng Mai. Sau khi biết rõ ngài đem lòng khao khát muốn học kinh ấy với vị 
thầy nầy. Huệ Năng bèn lo liệu tiền bạc để lại cho mẹ già và lên đường cầu 
pháp. 


Về sau ngài được chọn làm vị tô thứ sáu qua bài kệ chứng tỏ nội kiến thâm 
hậu mà ông đã nhờ người khác viết dùm để đáp lại với bài kệ của Thần Tú. 
Như một vị lãnh đạo Thiền Tông phương Nam, ông dạy thiền đốn ngộ, qua 
thiền định mà những tư tưởng khách quan và vọng chấp đều tan biến. Lục Tổ 
Huệ Năng không bao giờ chính thức trao ngôi tổ cho người đắc pháp của ông, 
do vậy mà có khoảng trống; tuy nhiên, những vị sư xuất chúng của các thế hệ 


1051 


kế tiếp, ở Trung Hoa, Việt Nam (đặc biệt là dòng Lâm Tế), và Nhật Bồn, đều 
được kính trọng vì thành quả sáng chói của họ. 


Khi tới Hoàng Mai, ngài làm lễ ra mắt Ngũ Tổ. Ngũ tổ hỏi: “Ông từ đâu đến?” 
Huệ Năng đáp: “Từ Lãnh Nam đến.” Tổ hỏi: “Ông muốn cầu gì?” Huệ Năng 
đáp: “Chỉ cầu làm Phật chứ không cầu gì khác.” Tổ nói: “Người Lãnh Nam 
không có tánh Phật, sao làm Phật được?” Huệ Năng đáp ngay: “Thưa Tổ, 
người có nam bắc, tánh Phật há vậy sao?” Lời đáp đẹp lòng Tổ lắm. Thế rồi 
Huệ Năng được giao cho công việc giã gạo cho nhà chùa. Hơn tám tháng sau 
mà Huệ Năng chỉ biết có công việc hạ bạc ẫy. Đến khi Ngũ Tổ định chọn 
người kế vị ngôi Tổ giữa đám môn nhân. 


Ngày kia Tổ báo cáo vị nào có thể tỏ ra đạt lý đạo, Tổ sẽ truyền y pháp cho 
mà làm Tổ thứ sáu. Lúc â ấy Thần Tú là người học cao nhất trong nhóm môn 
đồ, và nhuần nhã nhất về việc đạo, cỗ nhiên được đồ chúng coi như xứng đáng 
nhất hưởng vinh dự ấy, bèn làm một bài kệ trình chỗ hiểu biết, và biên nơi 
vách bên chái nhà chùa. Kệ rằng: 


Thân thị Bô đề thọ, (Thân là cây Bồ Đề, 

Tâm nhự mình cảnh đài Tâm như đài gương sáng 
Thời thời thường phất thức, Luôn luôn siêng lau chùi 
Vật xứ nhạ trần di. Chớ để dính bụi bặm). 


Ai đọc qua cũng khoái trá, và thầm nghĩ thế nào tác giả cũng được phần 
thưởng xứng đáng. Nhưng sáng hôm sau, vừa thức giấc, đồ chúng rất đổi ngạc 
nhiên khi thấy một bài kệ khác viết bên cạnh như sau. Tác giả của bài kệ nây 
là một cư sĩ chuyên lo tạp dịch dưới bếp, suốt ngày chỉ biết bữa củi, giã gạo 
cho chùa. Diện mạo người quá tầm thường đến nôi không mấy. ai để ý. nên 
lúc bấy giờ toàn thể đồ chúng rất đỗi sửng sốt. Nhưng Tổ thì thấy ở vị Tăng 
không tham vọng ấy một pháp khí có thể thống lãnh đồ chúng sau nây, và nhất 
định truyền y pháp cho người. Nhưng Tổ lại có ý lo, vì hầu hết môn đỗ của 
Tổ đều chưa đủ huệ nhãn để nhận ra ánh trực giác thâm diệu trong những hàng 
chữ trên của người giã gạo Huệ Năng. 


Nếu Tổ công bố vinh dự đắc pháp ấy lên e nguy hiểm đến tánh mạng người 
thọ pháp. Nên Tổ ngầm bảo Huệ Năng đúng canh ba, khi đồ chúng ngủ yên, 
vào tịnh thất Tổ dạy việc. Thế rồi Tổ trao y pháp cho Huệ Năng làm tín vật 
chứng tỏ bằng cớ đắc pháp vô thượng, và báo trước hậu vận của đạo Thiền sẽ 
rực rỡ hơn bao giờ hết. Tô còn dặn Huệ Năng chớ vội nói pháp, mà hãy tạm 
mai danh ấn tích nơi rừng núi, chờ đến thời cơ sẽ công khai xuất hiện và hoằng 


1052 


dương chánh pháp. Tổ còn nói y pháp truyền lại từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma làm tín 
vật sau nầy đừng truyền xuống nữa, vì từ đó Thiền đã được thế gian công 
nhận, không cân phải dùng y áo tiêu biểu cho tín tâm nữa. 

Ngay trong đêm ấy Huệ Năng từ giã tô.. 


Kệ răng: 

Bồ đề bốn vô thọ, (Bồ đề vốn không cây, 

Minh cảnh diệt phì đài, Gương sáng cũng chẳng đài, 
Bản lai vô nhất vật, Xưa nay không một vật, 

Hà xứ nhạ trần ai? Chỗ nào dính bụi bặm?) 


Người ta kế rằng ba ngày sau khi Huệ Năng rời khỏi Hoàng Mai thì tin mật 
truyền y pháp tràn lan khắp chốn già lam, một số Tăng phẫn uất do Huệ Minh 
cầm đầu đuôi theo Huệ Năng. Qua một hẻm núi cách chùa khá xa, thấy nhiều 
người đuổi theo kịp, Huệ Năng bèn ném cái áo pháp trên tảng đá gần đó, và 
nói với Huệ Minh: “Áo nây là vật làm tin của chư Tổ, há dùng sức mà tranh 
được sao? Muốn lấy thì cứ lấy đi!” Huệ Minh năm áo có dở lên, nhưng áo 
nặng như núi, ông bèn ngừng tay, bối rối, run sợ. Tổ hỏi: “Ông đến đây cầu 
gì? Cầu áo hay cầu Pháp?” Huệ Minh thưa: “Chăng đến vì áo, chính vì Pháp 
đó.” Tổ nói: “Vậy nên tạm dứt tưởng niệm, lành dữ thảy đừng nghĩ tới.” Huệ 
Minh vâng nhận. Giây lâu Tổ nói: “Đừng nghĩ lành, đừng nghĩ dữ, ngay trong 
lúc ẫy đưa tôi xem cái bổn lai diện mục của ông trước khi cha mẹ chưa sanh 
ra ông.” 


Thoạt nghe, Huệ Minh bỗng sáng rõ ngay cái chân lý căn bản mà bấy lâu nay 
mình tìm kiếm khắp bên ngoài ở muôn vật. Cái hiểu của ông bây giờ là cái 
hiểu của người uông nước lạnh nóng tự biết. Ông cảm động quá đỗi đến toát 
mồ hôi, trào nước mắt, rồi cung kính đến gần Tổ chắp tay làm lễ, thưa: “Ngoài 
lời mật ý như trên còn có ý mật nảo nữa không?” Tổ nói: “Điều tôi nói với 
ông tức chẳng phải là mật. Nếu ông tự soi trở lại sẽ thấy cái mật là ở nơi ông.” 


Ngài cũng dạy rằng: “Không ngờ tự tánh mình vốn thanh tịnh, vốn không sanh 
không diệt, vôn tự đây đủ, vôn không dao động, vôn sanh muôn pháp.” 


Những lời thuyết giảng của ông được lưu giữ lại trong Pháp Bảo Đàn Kinh, 
tác phẩm Phật pháp duy nhất của Trung Quốc được tôn xưng là “Kinh.” Ông 
tịch năm 713 sau Tây Lịch. 


» Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ kể lại rằng sau khi được truyền pháp và 
nhận y bát từ Ngũ Tô, ngài đã sông những năm ân dật trong rừng với nhóm 


1053 


thợ săn. Khi tới giờ ăn, ngài nói “những người thợ săn nâu thịt với rau cải. 
Nêu họ bảo ngài ăn thì ngài chỉ lựa rau mà ăn.' Lục Tô không ăn thịt không 
phải vì Ngài châp chay châp không chay, mà vì lòng từ bi vô hạn của ngài. 





Tranh vẽ lục tô Huệ Năng 
Lịch Sử Thiền Tông Việt Nam - Ông Vua Thiền Sư 


Chúng ta đều biết răng đức Phật Thích-Ca nguyên là một thái tử đã cương 
quyết rời bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để đi tu, tìm đường thoát 
khổ cho chúng sinh và ngài đã thành Phật do nỗ lực của bản thân. Trong lịch 
sử nước Việt Nam ta, vào đầu thế kỷ thứ XIII, có một ông vua đã bỏ ngai vàng 
lên núi mong tu thành Phật nhưng lại bị bó buộc trở về cai trị muôn dân, làm 
một minh quân trong quốc sử đồng thời là một thiền sư, đã để lại nhiều tác 
phẩm rất có giá trị, còn lưu truyền đến ngày nay. Đó là vua Trần Thái Tông, 
mà chúng ta gọi là ông vua thiền sư, bắt chước cách nói của một vị hòa thượng 
đã viết nhiều về Thiền tông Việt Nam. 


Vua cuối cùng nhà Lý (1010 —1225) là Lý Huệ Tông, lấy bà Trần Thị Dung, 
sanh ra hai công chúa Thuận Thiên và Chiêu Thánh. Anh họ của bà Dung là 
Trần Thủ Độ được vua tin dùng, trao cho quyền chức lớn; ông này là một 
người mưu trí, nếu không dùng chữ gian hùng. Ông có hai người cháu họ là 
Trần Liễu và Trần Cảnh, ông thu xếp cho Trần Liễu lấy công chúa Thuận 
Thiên và Trần Cảnh lấy công chúa Chiêu Thánh. 


Vua Huệ Tông (khùng khùng, say suốt ngày) nhường ngôi cho Chiêu Thánh, 

tức là Lý Chiêu Hoàng. Được một năm (1224 - 1225), bà nhường ngôi cho 
chồng, trở thành hoảng hậu. Trần Cảnh là vua đầu tiên của triều Trân, tức vua 
Trần Thái Tông. 


Sôt ruột vì hoàng hậu mãi chưa có con đê nôi dõi nhà Trân, Thủ Độ ép vua bỏ 
hoảng hậu đê lây chị dâu là Thuận Thiên đang có mang! Trân Liêu nôi loạn 


1054 


nhưng sau cũng yên. Nhà Trần hết sức mang tiếng về những việc hôn nhân 
trái luân lý như thế, chỉ vì sợ người ngoài họ vào Cướp ngôi, y hệt như mình 
đã cuớp ngôi nhà Lý (nhưng năm 1400, cũng bị mắt ngai vàng về tay ngoại 
thích họ Hồ). 


Trần Thái Tông là một ông vua thông minh, tài giỏi và can đảm. Nhà vua đã 
xâm nhập đất Tàu, bấy giờ do nhà Tống cầm quyên, quân địa phương đóng 
cọc giăng xích qua sông đề chặn đường rút của vua, thế mà vua nhô luôn cả 
cọc mang về! Bao giờ hành quân, vua cũng đi tiên phong. Dưới triều vua, vào 
năm 1257, quân Mông Cổ kéo từ Vân Nam xuống vảo tận Thăng Long cướp 
phá, nhưng bị quân ta phản công đánh rát quá chạy không kịp cướp, nên dân 
gọi chúng là “giặc Phật”. 


Phải công nhận là Trần Thủ Độ cũng có công. Với tư cách Thái sư thống quốc 
hành quân chinh thảo sự do vua ban, ông giúp vua làm cho việc triều chính, 
cai trị, binh bị cải tiến, vào quy củ. Văn học cũng thịnh, luật pháp rất nghiêm, 
đôi khi quá nặng (trộm cắp bị chặt tay...) 


Vua Trần Thái Tông sinh năm 1218, lên ngôi năm 8 tuổi, ở ngôi 33 năm 
(1225 — 1258), nhường ngôi cho thái tử Trần Hoảng (Trần Thánh Tông) năm 
41 tuôi, làm thái thượng hoàng 19 năm (1258 — 1277) và băng hà khi 60 tuôi. 
[Nhà Trần có lệ nhường ngôi cho con, lên làm thái thượng hoảng nhưng vẫn 
co1 việc nước cùng với con]. 


Chắc chắn nhà vua có nhiều tâm sự: chịu sự “chỉ huy” của ông chú xảo quyệt 
chỉ biết quyền lợi họ Trần, phải bỏ hoàng hậu “vô tội” để lấy chị dâu (bà này 
là vợ ông Trần Liễu, là người sẽ sinh ra Trần Quốc Tuấn, tức Hưng Đạo đại 
vương), mất mẹ năm 16 tuổi. Một đêm kia (mùng ba tháng tư Bính Thân, 

1236), nhà vua cùng tùy tùng vượt sông Cái (sông Hồng), đi theo sông Đuống 
(sông nảy nối sông Hồng với sông Thái Bình), tới Phả Lại thì bảo (ủy tùng trở 
lại, một mình qua đò, lây á áo che mặt đề dấu thân thế của mình, rồi một mình 
một ngựa men theo núi mà tìm đường lên núi Yên Tử. Qua nhiều vắt vả, cuối 
cùng vua gặp quốc sư Trúc Lâm. Quốc sư hỏi nhà vua mong câu điều gì thì 
nhà vua trả lời cầu làm Phật. Quốc sư bảo: “Trong núi không có Phật, Phật 
chỉ ở trong tâm”. 


Trần Thủ Độ rượt theo tới nơi thuyết phục mãi, mời vua về, nhưng vua không 
chịu, may nhờ quốc sư khuyên: “Phàm làm đắng nhân quân, phải lấy ý muốn 
của thiên hạ làm ý muôn của mình, lây tâm của thiên hạ làm tâm của mình. 
Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ trở về, bệ hạ không về sao được. Song phần 


1055 


nghiên cứu kinh điển, mong bệ hạ đừng sao lãng”. Những chi tiết này ghi 
trong Thiền tông chỉ nam tự (tự = bải tựa) do chính nhà vua soạn. Vua viết 
tiếp: “Trẫm tập họp các vị kỳ đức để tham cứu thiền, hỏi đạo và các kinh đại 
thừa... Đọc kinh Kim Cang đến câu “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, trong 
khoảng để quyền kinh xuống ngâm nga, bỗng nhiên tự ngộ...” 


Nhà vua viết nhiều về Phật pháp, không riêng gì về Thiền. Cứ xem bảng kê 
sau đây thì thấy sự phong phú của ngọn bút ngài: bài tựa Thiền tông chỉ nam, 
Bồn núi (= sinh, lão, bệnh, tử), Năm giới, Nói về sắc thân, Khuyên phát tâm 
bồ đề, Luận về thọ giới, Luận về tọa thiền, Luận về giới định tuệ, Luận về 
gương tuệ giáo, Luận vê Niệm Phật, Tựa Sáu thời sám hối, Tựa Bình đẳng 
sám hồi, Tựa kinh Kim Cang tam-muội, Nói về Một đường hướng thượng, 
Ngữ lục vấn đáp, Niêm tụng kệ. Vậy chúng ta có thể nói nhà vua là một thiền 
sư thượng thặng, đã giác ngộ qua câu “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” giống 
Lục tô Huệ Năng, và đã viết rất nhiều. Khi tôi thỉnh ý HT Viện chủ thì HT 
bảo rằng văn chữ Hán của nhà vua hay vô cùng. Tôi chỉ đọc các bản dịch mà 
đã thấy văn hay vượt bực, chưa kê đến ý. 


Cách đây mấy chục năm, chỉ có cuốn Văn học đời Trần của Ngô Tất Tố (nhà 

sách Khai Trí ở Salgon 1n lại năm 1960) dịch một số bài của vua Trần Thái 
Tông mà thôi. Gần đây, vào năm 1989, nhà xuất bản Khoa học xã hội ở Hà 
nội cho ra mắt mấy tập lớn Thơ văn Lý Trần, dịch toàn bộ thơ văn của nhà 
vua thiền sư và cuốn Khóa hư lục giảng giải của HT Thanh Từ (1996). 


Vài dòng trích trong BÔN NUI: “Nguyên là, tứ đại vôn không, ngũ âm chắng 
có. Do không khởi vọng, vọng thành sắc, sắc tự hư không. Vọng ây từ không, 
không hiện vọng, vọng sanh các sắc. Đã trái không sanh không hóa, mãi làm 
có hóa có sanh. Không sanh thì không hóa... Luôn luôn chìm đăm nơi bên 
mê, mãi mãi trôi lăn trong bê khô. Mờ mờ mịt mịt nào biệt nào hay rôi răm 
lăng xăng chăng tỉnh chăng ngộ... Khiên phải qua lại sáu đường, xuông lên 
bôn núi, sanh già bệnh chết... 

Kệ bôn núi 

Bôn núi cheo leo vạn khóm tùng, 


Ngộ xong chăng có, muôn vật không. 


Mừng được ba chân lừa có sẵn, 


1056 


Cỡi lên thúc mạnh vượt cao phong. 
(HT Thanh Từ dịch) 


Bài kệ về bốn núi 

Bốn núi cheo leo vạn khóm xanh, 
Muôn loài không cả, hiểu cho rành. 
Lừa ba chân đó may tìm được, 


Lên thắng non cao, sân bước nhanh. 
(trong Thơ văn Lý Trân) 


Xin đặc biệt chú ý đến tính cách quan trọng của chữ “không” trong đạo Phật 
mà nhà vua vừa mới nhập đề là nói ngay lập tức. Vọng là “giả, không thật”, 
cái mà chúng ta nghĩ là thật thì chính ra nó là giả. Nhận giả làm chân, nên thân 
khẩu ý gây ra nghiệp, do cái nghiệp đó mà trôi lăn mãi trong sinh tử luân hồi. 
Muốn bắt tử thì phải tìm đường vô sanh, chứ tìm thuốc trường sanh thì vô ích 
vì “trường” bao nhiêu rồi cũng đến lúc “đoạn”! Bài kệ bảo rằng sinh lão bệnh 
tử vất vả lắm, khi ngộ rồi thì biết hết thảy là không. Gặp lừa ba căng thì vượt 
lên cao vút. Lừa thì phải bốn cắng, nói lừa ba căng là thứ không có. Cái gì đối 
với người phàm là không có? Phật tánh! Có Phật tánh thật, nhưng người phàm 
đâu biết! Khi biết được thì tu, rồi ngộ, nhờ đó mà vút lên cao, thoát sinh tử 
luân hôi. 


Xin trích vài bài của nhà vua thiền sư, rất coi trọng việc lễ bái. 
Dốc lòng tùy hỷ 

Ta nay theo Phật lòng hoan hỷ, 

Thành kính hôm mai sửa lỗi lầm. 

Mong sớm được lên thang thập địa, 

Dốc lòng gìn giữ lấy chân tâm. 


[thập địa: 10 địa vị của bồ tát] 


1057 


Kệ dâng hoa 

Đất tâm hoa nở sắc khoe tươi, 
Thơm ngát ngàn hoa khắp cõi trời. 
Muôn đóa đem dâng trên điện Phật, 


Nghìn thu gió nghiệp chăng tàn rơi. 
[ở đây nói ác nghiệp] 


Trích một bài Tâu bạch:... Hỡi các Phật tử! Bóng ác giữa trời thì xế; người 
đời khi thịnh có khi suy. Hình thể chăng lâu dài, giàu sang không vững mãi. 
Mau chóng như nước trên sông, giây lát như mây đỉnh núi. Lúc thường 
chăng tạo nhân lành; ngày khác ắt về lối khổ. Nên nảy niềm tin; bỏ trừ nghi 
hoặc. Sớm mở tâm châu của chư Phật, soi tan thùng sơn nơi chúng sinh...” 


[tâm chúng sinh ví như thùng sơn đen kịt, chủi rửa không hết; khi có tâm sáng 
của Phật soi thì mới sạch. Có chỗ chú thích rằng chữ thùng sơn này cũng giông 
như chữ túi đa chứa đồ dơ. HT Thanh từ nói rằng “đập bề thùng sơn” là danh 
từ nhà Thiền]. 


Đây là bài Sám hối tội do căn tai: “Dốc lòng sám hối, chúng con từ bao kiếp 
tới nay, bỏ mất bản tâm, không biết chánh đạo. Đọa ba đường khổ, bởi sáu 
căn sai. Nếu không sám hối trước; không đường ăn năn sau. Nghiệp căn tai 
là: ghét nghe tiếng pháp, thích lăng lời tà; mê mắt chính tâm, đuôi theo ngoại 
vọng. Sáo đàn ¡nh ỏi, cho là êm tai; văng vẫng mõ chuông, coi như tiếng ếch. 
Câu nhảm bài ca, bỗng nhiên để đạ; lời kinh câu kệ, không chút lắng taI. 
Thoáng nghe lời khen hão, khắp khởi mưu cầu; biết rõ lời nói lành, nào từng 
ưng nhận. Vài ba bạn rượu; đăm bảy khách quen, tán ngăn bàn dải, châu đầu 
nghe lắng. Gặp thày gặp bạn, dạy bảo lời hay, lẽ hiểu lẽ trung, che tai bỏ mặc. 
Khi nghe tiếng xuyên, bỗng nảy lòng tà; được nửa câu kinh, bỗng thành tai 
ngựa. Những tội như thế, vô lượng vô biên; đây ắ ặp bụi trần, kế sao cho hết. 
Sau khi hết kiếp, rơi xuống ba đường; hết khổ đầu thai, phải làm người điếc. 
HT không sám. hối, sao được tiêu trừ. Đứng trước Phật đài, thảy đều sám 

-” (tiếng xuyến: nhắc việc người kia nghe thấy tiếng xuyên lách cách trên 
cô cô gái đi ngang qua phòng mà động tâm!) 


Kệ khuyên mọi người lúc hoàng hôn 


1058 


Bóng ngả nương dâu tối, 

Vằng ô đã lặn rồi. 

Quang âm nào đứng mãi, 

Già ốm dễ trêu người. 

Giờ chết khoan sao được, 

Ngày đi hết cách lôi. 

Ai ơi nên để mắt, 

Chớ vấn vương cảnh đời. 

Kệ vô thường 

Mặt trời đã lặn tối lem nhem 
Đường tối bồn chồn lại tối thêm. 
Đuốc của người ngoài chăm gợi thắp, 
Đèn nhà mình đó chăng soi xem. 
Lừ đừ bóng ác non tây lân, 

Lắp lánh vằng trăng ánh bề lên. 
Sống chết đôi thay đều thế cả, 


Quy y Tam bảo mới là yên. 
(theo bản dịch của Thiêu Chứửu, trong tập san Đuôc Tuệ) 


Hương Vân Đại Đầu Đà 


Người Việt Nam chúng ta rất hãnh diện về nhiều trang sử vẻ vang và oai 
hùng, trong những trang sử vẻ vang ây, phải kê đên ba lân chiên thăng quân 


1059 


Mông Cổ (chúng là người Mông Cổ đã sang chinh phục nước Tàu mà lập nên 
nhà Nguyên, cho nên mới có tên Nguyên-Mông). Ba lần này đều do nhà Trần 
lãnh đạo, lần đầu (1257) dưới triều vua Trần Thái Tông, hai lần sau (1285 và 
1288) dưới triều vua Trần Nhân Tông, với vị tổng chỉ huy là Hưng Đạo đại 
vương (húy Trần Quốc Tuấn). 


Vua Thái Tông (húy Trần Cảnh, 1225 — 1258) nhường ngôi cho con là Thánh 

Tông. Vua Thánh Tông (húy Trần Hoàng, 1258 — 1278) là anh ruột các vị 
Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật..., vua lây chị họ (bà này là em ruột Tuệ 
Trung thượng sĩ Trần Quốc Tung và Hưng Đạo đại vương). Vua Thánh Tông 
nhường ngôi cho con trưởng là Nhân Tông. Vua Nhân Tông (húy Trần Khâm, 
1279 — 1293) lẫy con gái ngài Hưng Đạo đại vương. (Sử gia cho rằng những 
cuộc hôn nhân này là trái luân lý, kể cả việc ngài Quốc Tuấn lẫy cô ruột là 
Thiên Thành công chúa). 


Vua Nhân Tông sinh năm 1258. Lúc nhỏ thích ăn chay nên gầy gò, và mong 
đi tu nên muốn nhường chỗ hoàng thái tử cho em nhưng vua cha không chịu. 
Đã có lần, ngài trốn khỏi hoàng cung tìm đường lên núi Yên Tử nhưng không 
thành công vì vua cha tìm được khi ngài trú tại một ngôi chùa trên lộ trình và 
bắt trở về. Năm 1279, ngài lên ngôi, vua cha làm thái thượng hoàng cùng lo 
việc nước. Năm 1293, ngài nhường ngôi cho thái tử Trần Thuyên, tức vua 
Anh Tông, làm thái thượng hoàng được 6 năm thì đi tu và viên tịch năm 1308 
tại núi Yên Tử, thọ 51 tuổi. 


Vua Nhân Tông là một vị minh quân, thông minh, quả cảm, nhân từ, lại được 

thái thượng hoàng có vấn việc triều chính và nhiều người tài giỏi bên cạnh 
giúp đỡ như ngài Hưng Đạo đại vương. Chúng ta luôn luôn nhớ đến hội nghị 
Bình Than và hội nghị Diên Hồng. Bình Than là một địa điểm gần nơi sông 
Đuông đồ vào sông Thái bình, nơi đó vua triệu tập các vị tướng lãnh và tôn 
thất tới họp để quyết định chính sách đối phó với quân Nguyên, tất cả cương 
quyết “đánh”. Trần Quốc Toản còn ít tuổi không được vào họp, uất ức lắm, 
tay câm quả cam mà bóp nát lúc nào không hay, về chiêu tập được hơn một 
ngàn quân tham gia kháng chiến, lập nhiều công. Diên Hồng là tên một điện 
trong hoàng cung. Vua triệu tập bô lão đến để hỏi ý kiến nên hòa hay nên 
chiến. Tất cả đồng thanh ˆ 'quyết chiến! Vua thuận lòng dân, lòng chư tướng 
và tôn thất, cương quyết chông giặc. Nay ai cũng phải chịu tin răng ở cuôi thế 
kỷ XIIL, nơi nơi còn là chế độ phong kiến, thế mà ở nước ta, đã có dân chủ! 


Dười triều vua Nhân Tông, việc văn học thịnh đạt lắm. Ông Nguyễn Thuyên 
dùng chữ nôm, gây được một tinh thần tự chủ trong nền văn học nước ta, 


1060 


người ta theo vua Nhân Tông mà gọi ông là Hàn Thuyên vì ông đã làm bài 
Văn tê cá sâu đê đuôi nó đi, như ông Hàn Dũ đã làm ở bên Tàu. 


Nhà vua thấy giặc bên Ai Lao tràn qua biên giới cướp bóc và sát hại dân lành 

nên phải xuất quân tiễu trừ. Khi đã đi tu rồi, vào năm 1301 ngài có sang thăm 
Chiêm Thành xem phong cảnh, hội kiến cùng vua Chế Mân nước đó và hẹn 
gả cháu nội (con vua Anh Tông) là công chúa Huyền Trân cho. Sau khi Chế 
Mân dâng hai châu Ô, Lý làm đồ dẫn cưới, vua Anh Tông chấp thuận (1306) 
gả công chúa cho Chế Mân; hơn một năm sau Chế Mân chết, tội nghiệp cô 
công chúa! May mà không bị lên đài hỏa thiêu theo chồng, vì vua ta cho người 
sang tìm cách đưa công chúa hồi hương. 


Sử ghi rằng vua Nhân Tông chỉ làm thái thượng hoàng đến năm 1299 thôi, 
sau đó xuất gia lên tu ở núi Yên Tử. Ngài chuyên tu theo hạnh đầu đà, nghĩa 
là tu khổ hạnh. Hiệu của ngài là Hương Vân đại đầu đà. Ngài còn được gọi là 
Điều ngự Giác hoàng, tên nảy không phải ngài tự đặt mà là do vua cha đặt, 
Điều ngự là một trong thập hiệu của đức Phật, giác hoàng là ông vua giác ngộ. 
Theo đúng hạnh đầu đà, ngài từ chối mọi tiện nghi dành cho một quốc vương, 
không dùng xe, ngựa mà chỉ đi bộ. Ngài lập chùa, độ tăng, người theo học rất 
đông. Sau, ngài vê quê ở phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định, lập giảng đường 
ở chùa Phố Minh, truyền dạy Phật pháp tại đó. Rồi ngài trụ tại am Tri Kiến. 
Ngài khuyên dân chúng bỏ những nơi thờ tà thần, và hành thập thiện. Ngài 
truyền bá Thiền tông nhưng đối với những ai căn cơ chưa đủ, ngài dạy tu thập 
thiện, dễ dàng hơn. Sau, ngài lại cho đệ tử giảng kinh, như kinh Pháp Hoa. Ta 
thấy rõ ngay rằng chủ trương của ngài là thiền giáo song tu. 


Tại sao xuất gia trong một thời gian ngắn mà trình độ của ngài lại cao như 
vậy? Lúc nhỏ ngài đã tìm hiểu Phật pháp, khi lên ngôi, ngài luôn luôn đến 
chùa Tư Phúc trong hoàng cung để tu tập và đảm đạo với các thiền sư. Nhờ 
thông minh nên ngải thông suốt mau lẹ sách vở thánh hiền và kinh điển. Ngài 
gọi Tuệ Trung thượng sĩ là bác, nhưng về phương diện đạo pháp ngài tôn Tuệ 
Trung làm thày [mới đây, 1999, một người cho tôi biết rằng Tuệ Trung là con 
đức Hưng Đạo chứ không phải là anh, vậy Tuệ Trung vừa là anh họ vừa là 
anh vợ của vua Nhân Tông. Điều này cần xét lại sau. Khi còn ít tuổi, chưa làm 
vua, ngài thỉnh ý Tuệ Trung thượng sĩ thế nào là yếu chỉ thiền, và được trả lời: 
“Phản quang tự kỷ”(quay ánh sáng lại xét mình), ngải tu theo đường lỗi đó và 
ngộ đạo. Người ta cho răng ngài đắc đạo là do tu từ các kiếp trước rồi, căn cứ 
vào lời truyền rằng ngải năm mơ thấy hoa sen mọc nơi bụng, trên hoa có Phật 
đứng và khi đó ngài nghe thấy tiếng nói ngài là Phật (ngài kể cho vua cha 
nghe, vua cha mừng và gọi ngài là Điều ngự Giác hoảng vì lẽ đó). 


1061 


Ngài nhập diệt tại am Ngọa Vân trên núi Yên Tử năm 1308, thọ 5] tuổi. 


Chúng ta biết rằng Thiền tông vào Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước nhà Trần, 
có ba phái Vô Ngôn Thông, Tì-Ni-Đa-Lưu-Chi, Thảo Đường. Đầu thế kỷ thứ 
XIH, ba phái gộp lại thành một tông, ở núi Yên Tử, vì thế gọi là phái thiền 
Yên Tử. Mở đầu cho việc thống nhất là ngài Thường Chiếu (mất 1203). Sơ tổ 
là ngài Hiện Quang (mất 1221). Truyền mây đời, qua các ngài Đạo Viên, Huệ 
Đăng, Tiêu Diêu, Huệ Tuệ, đến ngài Hương Vân, sách gọi tổ thứ 6 này là Trúc 
Lâm. Chủ trương thiền giáo song tu là một sáng tạo đặc biệt nên từ đó nước 
ta có một môn phái độc lập với Thiền tông Trung Hoa, đó là Trúc Lâm Yên 
Tử, sơ tô chính là ngài Trúc Lâm (= Điều ngự Giác hoảng = Hương Vân đại 
đầu đà), nhị tổ là ngài Pháp Loa, tam tổ là ngài Huyền Quang. 


[Theo Nguyễn Lang, viết trong Việt Nam Phật giáo sử lược, thì Đạo Viên 
hay Viên Chứng hay Trúc Lâm quôc sư là một người, đã gặp vua Trân Thái 
Tông khi vua bỏ hoàng cung trôn lên núi Yên tử, đê “tìm Phật” ]. 


Sơ tô đã soạn những tác phẩm sau này: 1/ Thiền Lâm Thiết Chủy Ngữ Lục. 
2/ Trúc Lâm Hậu Lục. 3/ Thạch Thất My Ngữ. 4/ Đại Hương Hải Ấn Thi 
Tập. 5/ Tăng Già Toái Sự. Những tác phẩm này không còn đây đủ, chỉ còn 
rải rác ở các nơi trích lại. Có vài bản chữ Nôm, nay người ta biết một bài phú 
và một bài ca: Cư Trần Lạc Đạo Phú và Đắc Thú Lâm Tuyển Thành Đạo Ca. 
Đọc những chỗ ngài dạy môn đồ với tư cách một thiền sư, chúng tôi không 
hiểu. Đây là một thí dụ: 

Pháp Loa hỏi: Thế nào là Phật? Ngài đáp: Tắm cám ở dưới cối. 


- Thế nảo là ý tổ sư từ Ấn sang? - Bánh Vẽ. 
- Thê nào là đại ý Phật pháp? - Cùng hâm đât không khác. 


- Xưa, khi một vị tăng hỏi Triệu Châu răng con chó có Phật tánh không, thì 
ngài trả lời rằng không, như vậy ý chỉ thế nào? - Chất muối ở trong nước. 
Khi được giảng, thì tôi thấy lóc ra một chút như sau: - Trả lời câu thế nảo là 
Phật, sơ tổ nói tâm cám dưới côi là muốn bảo rằng Phật là tâm, tâm là Phật, 
hai mà là một. Trả lời răng ý tổ sư từ Ấn Độ sang là bánh vẽ, sơ tổ muốn bảo 
rằng bánh vẽ ăn không no đâu, hãy quay vào mà tìm Phật tánh ở bên trong 
mình, đó mới là bánh thật. “Cùng hầm đất không khác” nghĩa là cũng giông 
như câu hỏi trên, vì đào đất thì các tảng đất .giông nhau cả. Còn câu cuôi, ý 
ngài bảo rằng trong nước biển có sẵn muối rồi, trong chúng sinh có Phật tánh 
rồi, nhìn ngoài không thấy, phải tu quay vảo trong mới thấy. 


1062 


Có vị tăng hỏi: Thế nảo là Phật? 


Sơ tổ đáp: - Nhận đến như xưa vẫn chắng phải. 


- Thế nào là Pháp?  - Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. 
- Thế nảo là Tăng?  - Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. 


Khó hiểu quá! Trong nhà thiền, thảy trò người ta hiểu nhau, “thông tin” với 
nhau băng trực giác, và cũng có khi trò không lĩnh hội nôi. Nghe chuyện thiên, 
muôn thưởng thức, chăc phải đên một mức ngộ nảo đó, hoặc là phải có thiên 
sư giảng cho như nhờ thày toán tặng cho lời giải đáp một đê toán khó. Bài 
toán này, chúng tôi may, gặp được lời giải như sau: Nhận một cái gì tức là cái 
đó có từ bên ngoài. Phật tánh ở bên trong mà, nhận sao được! Pháp và Tăng 
ở ngoài, thê thì nói sao? Không, Phật là Giác, Pháp là Chánh, Tăng là Tịnh, 
cả ba thu vê một, nên câu trả lời như nhau, có vậy thôi! 

[Phật là Giác, Pháp là Chánh, Tăng là Tịnh, đó là lời của Lục tổ Huệ Năng]. 
Đây là một bài thơ dịch từ chữ Nho, đầu đề là Xuân vãn (Cuối xuân) 

Niên thiếu hà tăng liễu sắc không, 
Nhất xuân tâm sự bách hoa trung. 
Như kim khám phá Đông hoàng diện, 
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng. 

Tuổi trẻ chưa tường lẽ sắc không, 

Xuân về hoa nở rộn tơ lòng. 

Chúa xuân nay bị ta khám phá, 


Nệm cỏ ngôi yên, ngó cánh hông. 


Lúc trẻ, chưa hiệu Phật pháp, sắc không là gì, nên khi xuân về thì lòng hớn 
hở. Đên khi đã khám phá ra bộ mặt thật của chúa xuân tôi, tức là đã ngộ rôi 


1063 


thì đứng trước cảnh, tâm không lay động, ngồi yên trên nệm thiền nhìn hoa 
rơi! 


Việt Nam Phật giáo sử luận, tập I, trang 314, có ghi vài lời thuyết pháp của 
sơ tố, như sau: “Đạo lớn bao la, lầm sao ràng buộc được bằng ý tưởng, thê 
tính lặng yên, không thiện không ác, hễ phân biệt thì sẽ xuất hiện nhiều mối 
phức tạp, hễ khởi ra một máy may quan niệm thì tự khắc tan biến. Phàm và 
thánh cùng chung một môi, thị và phi đầu phải hai đường, cho nên hãy biết 
rằng trong tự tánh thì tội phúc vốn không, nhân quả chăng thật. Ai ai cũng có 
đủ thê tính ấy, người người đều đã viên thành. Phật tính và Pháp thân như 
hình với bóng, tùy lúc chìm tùy lúc hiện, không phải một, cũng không phải 
hai, ở ngay trước mặt ta, ở ngay dưới mũi ta, vậy mà dương mắt nhìn dễ gì 
trông thấy, bởi đã có ý đi tìm sẽ không bao giờ thấy đạo. Ba ngàn pháp môn 
đều ở trong gang tắc, hằng sa hiệu dụng đều có sẵn ở nguồn tâm. Cái gọi là 
giới môn, định môn, tuệ môn, các vị không ai là không có đủ. Nên trở vê quan 
sát nơi tự tâm: khi nghe âm thanh, khi thấy hình sắc, khi tay cầm, chân bước, 
thì đó là công dụng của thê tính nào? Tính ấy thuộc về tâm nào? Tâm và tính 
cùng rõ ràng thì cái gì là phải, cái gì là không phải? Pháp tức là Tánh, Phật 
tức là Tâm, vậy thì tánh nào không phải pháp, Tâm nào không phải Phật? Phật 
cũng là Tâm, Pháp cũng là Tâm...” 


Lời dạy của ngài thúc đây chúng ta “phản quang tự kỷ”, tìm Phật tánh, Chân 
tâm ngay bên trong chúng ta, chắng nên lăng xăng tìm cầu ở bên ngoài. 
Chúng ta học tập như vậy, nghe giảng như vậy, có thể là đã biết như vậy, thế 
mà phàm vẫn hoàn phàm, lý do đơn giản là chưa chịu “phản quang tự kỷ” nên 
bờ giác ngộ hãy còn xal 


Tuệ Trung Thượng Sĩ 


Nhiều người nghe tên Tuệ Trung đã không biết là ai; lại thêm chữ “thượng 
sĩ”, thấy khó hiểu. Xin nói ngay: “thượng sĩ” là một danh từ trong đạo Phật, 
có ý nghĩa tương đương với “đại sĩ” hay “bồ-tát”. Còn Tuệ Trung là ai? Ngài 
là anh cả của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, do đó liên hệ của ngài đối 
với nhà Trần là liên hệ ruột thịt. 


(Chúng fa biết rằng Lý Huệ Tông, vua cuối cùng của nhà Lý (1010-1225), 
lấy một người vợ tên là Tì rân Thị Dung (em ruột của Trân Thừa và là em họ 
của Trần Thủ Đội). Bà này sinh ra hai công chúa: Thuận Thiên và Phát Kim 
(tức là công chúa Chiêu Thánh). Trần Thủ Độ chiếm quyên lớn trong triễu, 
thu xếp để cho Thuận Thiên lấy Trần Liễu, Phật Kim lấy Trần Cảnh; Liễu và 


1064 


Cảnh là hai anh em ruột, con của Trần Thừa. Phật Kim lên ngôi là Lý Chiêu 
Hoàng, nhường ngôi cho chồng năm 1226, đó là Trần Thái Tông. Đến năm 
1237, Phật Kim vẫn chưa có con trai nên Trần Thủ Độ truất ngôi hoàng hậu, 
đem Thuận Thiên thế vào làm hoàng hậu, vì Thuận Thiên đã có mang, sẽ có 
con để nối dõi nhà Trần. Trần Liêu uất ức, đã nổi loạn, sau rồi việc cũng yên. 
Trần Liễu có nhiêu con, con trưởng là Trần Tung (sau là Tuệ Trung thượng 
sỹ, con thứ là Trân Quốc Tuấn (sau là Hưng Đạo Đại Vương) và con gái là 
Thiên Cảm (sau lấy con trai của Trần Thái Tông, tức là Trần Thánh Tông)). 


Các nhà viết sử có lên tiếng phê bình sự cưới gả lẫn lộn trong họ Trần, mục 
đích là không cho họ khác lọt vào hoàng gia để mưu việc chiếm ngôi vua, như 
Trần Thủ Độ đã đoạt ngôi nhà Lý đem về cho nhà Trần: Hưng Đạo Vương 
lây cô là công chúa Thiên Thành. Trần Thánh Tông lấy Thiên Cảm (chị họ). 
Trần Nhân Tông lấy con gái Hưng Đạo vương (chị họ). Tuy nhiên ai cũng 
nhận rằng ba cuộc kháng chiến chống Mông Cô với những chiến thắng lẫy 
lừng, cùng các chính sách mang yên ổn âm no đến cho dân đều là những điểm 
son của nhà Trần mà bất cứ người Việt nào cũng hãnh diện. 


Về phương diện tôn giáo, các vua đầu nhà Trần đều học Phật và ứng dụng lời 
dạy của Phật để trị dân. Trần Thái Tông đã có lần bỏ kinh đô lên núi Yên Tử 
định xuất gia, nhưng bị Trần Thủ Độ bắt về. Trần Thánh Tông TÂt tinh thông 
Phật học. Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con để đi tu, làm tổ thứ sáu của 
Thiền phái Yên Tử và sơ tô của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. 


Phật giáo truyền bá vào Việt Nam rất sớm (thế ký I hay II) bằng cả đường bộ 
(từ Trung Quốc xuống) và đường biên (từ Ân-Độ sang). Vào đời Lý, Phật giáo 
rất thịnh. Có 3 dòng thiền ở nước ta: phái Tì-Ni-Ða-Lưu-Chi, phái Vô Ngôn 
Thông và phái Thảo Đường. Sau ba tông phái này hợp lại thành một, đó là 
thiền phái Yên Tử. Người ta gọi Phật giáo đời Trần là “Phật giáo nhất tông” 
là vì lẽ đó. 


Yên Tử là tên một trái núi cao ở trên “cánh cung Đông Triều”, tức là một dãy 
núi ở phía Đông Bắc Việt, chạy theo sông Kinh Thầy. Kế từ Phả Lại, đi theo 
đường số 18, 15 km thì tới Chi Ngại thuộc huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương, 
27 km thì tới Đông Triều nay thuộc tỉnh Quảng Yên. Từ Đông Triều có hai 
đường, một đường là đường số 18 đi Uông Bí, một đường nhỏ hơn đi Vàng 
Danh, cách Đông Triều chừng 30 km. Từ Vàng Danh leo lên núi Yên Tử, rất 
nhiều chùa, ngày nay đồ nát, còn di tích quý, đang sửa sang. Khi đẹp trời, từ 
đỉnh Yên Tử có thể nhìn ra vịnh Hạ Long. 


1065 


Vị tổ khai sơn thiền phái Yên Tử là Hiện Quang thiền sư (mất năm 1220), đệ 
tử của Thường Chiếu thiền sư. Sự truyền thừa được ghi lại như sau: 


I1. Hiện Quang 

2. Đạo Viên (thầy của vua Trần Thái Tông) 

3. Đại Đăng 

4. Tiêu Diêu (thầy của Tuệ Trung thượng sĩ) 

5. Huệ Tuệ 

6. Trúc Lâm đại sĩ (tức là vua Trần Nhân Tông) 


Vua Trần Nhân Tông đi tu được gọi là Điều Ngự Giác hoàng, còn gọi là 
Hương Vân đại đầu đà. Ngài là sơ tô của thiên phái Trúc Lâm Yên Tử. Tô thứ 
nhì là Pháp Loa, tổ thứ ba là Huyền Quang. Đó gọi là “Trúc Lâm tam tổ”. 


Tuệ Trung thượng sĩ (1230-1291) tên là Trần Tung (có nơi chép là Trần Quốc 
Tung), con trưởng của Trần Liễu (An Sinh vương Trần Liễu). Tuệ Trung là 
anh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và hoàng hậu Thiên Cảm (vợ của 
Trần Thánh Tông). Ngày nay, chúng ta biết được một số chỉ tiết về Tuệ Trung 
là do sách Thượng sĩ ngữ lục mà phần cuối là bài Thượng sĩ hành trạng do 
vua Trần Nhân Tông viết. Nhờ đó, ta biết Tuệ Trung là một người thâm trầm, 
nhàn nhã, yêu thích đạo Phật. Khi ít tuổi, được cử trông nom đất Hải Dương, 
lúc ấy thì Trần Quốc Tuấn được cử coi kho lương ở Phù Dực (tỉnh Thái Bình 
ngày nay). 


Quân Nguyên (tức quân Mông Cổ, thời đó đã chiếm được nước Tàu, đuôi 
được nhà Tống) xâm lăng nước ta ba lần: lần đầu 1257 (triều vua Trần Thái 
Tông), lần thứ nhì 1285 và lần thứ ba 1288 (triều vua Trần Nhân Tông). Hội 
nghị Bình Than (gần Phả Lại),1282, họp các tướng tá và vương hầu để tìm kế 
chồng giặc. Hội nghị Diên Hồng (ở kinh đô), 1284, họp các bô lão để hỏi M 
kiến “nên chiến hay nên hòa” với quân Nguyên. Đó là những điểm tiêu biểu 
cho tinh thần dân chủ của nước ta vào thế kỷ XIII. Tuệ Trung tham gia tích 
cực vào cuộc chống Nguyên và lập được nhiều công. Sau khi dẹp được giặc 
ngoại xâm rồi, ngài về ở ấp Tịnh Bang (thuộc tỉnh Quảng Yên ngày nay) và 
dựng Dưỡng Chân Trang làm nơi tu hành. Khi ngài mất (1291) vua Trần Nhân 
Tông (học trò của ngài) phong cho ngài tước Hưng Ninh Vương. 


1066 


Tuệ Trung thượng sĩ có nhiều nét đặc biệt: 


a/ Ngài đã theo học thiền sư Tiêu Diêu, tổ thứ tư của phái Yên Tử. Ngài rất 
được kính trọng, dạy nhiều môn đệ; ngài lại là bạn quý của nhiều vị tôn đức 
trong số đó có vua Trần Thánh Tông (một ông vua rất am tường Phật học và 
tu hành theo Phật giáo). Đáng chú ý nhất là ngài tu Phật mà không hè xuất gia 
bao giờ, vẫn có gia đình, vợ con. 


b/ Làm đầy đủ bốn phận chống giặc giữ nước xong, ngài mới để toàn thời 
gian vào việc tu hành. Ngài không câu nệ vào sách vở, không thích bám vào 
các khái niệm có sẵn. 

c/ Sắc thái của ngài rõ rệt là sắc thái của một thiền sư. Tiểu sử của ngài cũng 
như thơ, kệ của ngài cho ta thấy nhiêu chỉ tiết về đường lối tu hành và dạy bảo 
môn đồ của ngài. Những lời đối đáp hay giáo huấn của ngài có nhiều điểm 
khó hiểu đối với người không biết rõ về thiền, hoặc là chứa nhiều mâu thuẫn. 
Ngài dạy bảo mà không đập, đánh, đạp! Đôi khi có hét một tiếng! 

Em gái ngài là hoàng hậu Thiên Cảm mời ngài ăn cơm, trên mâm có cả món 
chay lẫn món mặn. Ngài gắp ăn tự nhiên, không phân biệt. Hoàng hậu hỏi: 
“Anh tu mà ăn thịt cá thì làm sao thành Phật được?” Ngài trả lời: “Phật là 
Phật, anh là anh. Anh không cần thành Phật, Phật không cần thành anh”. 


Thật khó hiểu! Thái tử Khâm (sau là vua Trần Nhân Tông) có mặt trong bữa 
đó cũng không hiểu nồi, phải đợi bao nhiêu lâu sau mới dám đem hỏi lại. Thật 
ra, ngài muốn dạy người ta từ bỏ hình thức mà đi thắng vào thực chất vì miệng 
ăn chay mà lòng không thanh tịnh thì cũng chăng ích gì! 


d/ Một người hỏi ngài về vẫn đề “sắc không” (Bát-nhã tâm kinh: sắc tức là 
không, không tức là sắc). 


Ngài hỏi: - Ông có sắc thân không? 

- Có. 

- Vậy thì sao nói: sắc là không? 

Ngài lại hỏi tiếp: - Ông thấy cái “không” của hình thể không? - Không thấy. 


- Vậy thì sao nói: “không” là sắc? 


1067 


Người kia bèn hỏi: 

- Thế thì rốt cuộc ra sao? 

Ngài đáp: Sắc chăng phải không, Không chẳng phải sắc. 
Người ấy bèn lễ tạ. 


Nghe chuyện đến đây, chúng ta ngạc nhiên hết sức, ngạc nhiên vì ngài giảng 
ngược hăn lại với kinh sách! May sao câu chuyện còn tiếp: 


Ngài gọi người kia lại cho nghe bài kệ này: 
Sắc tức là không, không tức là sắc, 
Chư Phật ba đời tạm thời bày đặt. 
Không chăng phải sắc, sắc chẳng phải không, 
Thể tính sáng trong, không hề còn mắt. 
và hét lên một tiếng! 


Nhờ bài kệ này chúng ta mới thấy lời giải thích của ngài. Ngài muốn dắt người 
hỏi từ chỗ đối đãi “sắc, không” sang chỗ tuyệt đối là Phật tính, thê tính, cái 
nảy mới đúng là cái thật. Tu hành theo pháp môn nào cũng vậy, nếu cứ kẹt 
vào nhị kiến, nhị biên, đối đãi, trắng đen, mê ngộ, tội phúc, sinh tử... thì quả 
là kẹt, kẹt trong sự lựa chọn, kẹt trong sự so sánh, trong “mong cái này, đuôi 
cái kia”; phải siêu việt, vượt lên trên “Nhị Kiến” mới được. Đến đây, chúng 
ta mới hiểu tại sao lại có những câu như “không thiện, không ác”, ý nói lìa 
luôn cả thiện lẫn ác, lìa sự đối đãi thiện ác, lìa khái niệm thiện và ác. Có người 
chưa thông lý đó nên “tân công” đạo Phật là không phân biệt thiện ác. Người 
chê trách như vậy là đứng ở quan điểm luân lý thế gian, chưa cảm thông với 
tâm lý của con người đã siêu việt nhị kiến rồi, con người đã đủ luân lý thế 
gian rồi (chứ không gạt bỏ, khi nói chuyện thế gian) và đã bước lên một bước 
(chứ không đi đường tắt) để nắm bắt được cái vô cùng, cái tuyệt đối. 


Tác giả Việt Nam Phật giáo sử luận đã viết: “Thực tại mầu nhiệm, ta phải 
sông trong lòng nó chứ không thê chỉ đi xung quanh nó và đàm luận về nó... 
Tuệ Trung chủ trương răng Phật tử không cân một lý thuyêt: nguyên tắc đơn 


1068 


giản của đạo Phật là hãy sông cuộc đời tự tại của chính mình không cân tìm 
đâu cả. Thê tính của ta vân sáng trong chưa từng bị mê hoặc, chỉ cân quay vê 
tự thân là ta có thê làm hiên lộ nó, khỏi cân tìm Phật tìm Tô...” 


Đọc mây dòng đó chúng ta muôn biệt rõ: “Sông cuộc đời tự tại của chính 
mình” là sông như thê nào? Khó quá! Lại một công án của Thiên tông chăng? 


e/ Người ta vẫn nói rằng khi tu hành đến một mức cao nào đó thì có thê biết 
trước được ngày giờ chết của mình. Tuệ Trung thượng sĩ ở Dưỡng Chân 
Trang, vào lúc gân tịch, cho kê giường nằm ở giữa thiền đường. Thấy ngài 
nhằm mắt, người xung quanh bèn khóc to. Ngài mở mắt, ngồi dậy, bảo lầy 
nước rửa tay súc miệng rồi nói: “Sống chết là lẽ thường, sao lại buồn khóc để 
cho chân tính (Phật tính) ta náo động?” Xong, ngài ra đi nhẹ nhàng. 

Thượng sĩ ngữ lục là quyên sách tập trung các sáng tác của Tuệ Trung. Sách 
này có ba phần: phần đầu là những bài giảng và công án do ngài Pháp Loa ghi 
lại và vua Trần Nhân Tông khảo đính; phần thứ nhì gồm nhiều bài thơ đủ loại; 
phần cuối là bài Thượng sĩ hành trạng do vua Trần Nhân Tông viết. Sau đây 
là mấy bài thơ của Thượng sĩ. 


Khuyên thế tiễn đạo Khuyên đời vào đạo 
Tứ tự tuần hoàn xuân phục thu, Năm tháng xoay vần, xuân đến thu, 
Xâm xâm dĨ lão thiêu niên đâu. Xăm xăm tuôi trẻ đã phơ đâu. 


Vĩnh hoa khăng cô nhât trường mộng, Giàu sang, mặt lóa cơn trường mộng, 


Tuê nguyệt không hoài vạn hộc sâu.  Tuôi tác, lòng đong vạn hộc sâu. 


Khổ chú luân hồi như chuyên cốc, Nẻo “khổ”, bánh xe luân chuyền 
khắp, 
AI hà xuât một đăng phù âu. Sông “yêu”, bọt nước nôi chìm mau. 
Phùng trường diệc bất mô lai tị, Mải vui nếu chăng tìm ra sốc, 
Vô hạn lương duyên chỉ má hưu. Nghìn thuở lương duyên chăng đến 
đâu 
(Huệ Chi dịch) 


Mái mê chạy theo cái bên ngoài, “chăng đi đên đâu” cả. Hãy găng tìm ra gôc. 
Gôc nào đây? Cái “bôn lai diện mục”, cái “tự tánh” vậy. 


1069 


Thị học Bảo người học đạo 


Học giả phân phân bắt nại hà, Học đạo mênh mang ai có hay, 
Đô tường linh đích khô tương ma. Gạch đem mài gạch, nhọc nhăn thay. 
Báo quân hưu ÿ tha môn hộ, Thôi đừng nương tựa nơi nhà khác, 


Nhất điểm xuân quang xứ xứ hoa. Một ánh xuân về hoa đó đây. 
(theo Đồ Văn Hỷ) 


Gạch mải mãi cũng chẳng thành gương được (lây ý ý ở câu nói của ngài Mã Tổ 
bảo ngài Bích Trượng), ngồi thiền lắm cũng chăng thành Phật được. Lý do? 
Đừng bấu víu vào sách vở, chữ nghĩa, hãy tránh nghiên ngâm lý luận, cân phải 
trực cảm “cái gì” đó, cái “ánh xuân” đó, lúc ấy hoa sẽ nở khắp nơi khắp chốn! 


An tâm An tâm 

Bất yếu chu môn, bắt yếu lâm, Nào phải rừng xanh hay cửa tía, 
Đáo đầu hà xứ bất an tâm? Nơi đâu chẳng phải chốn yên lòng. 
Nhân gian tận kiến thiên sơn hiểu, Mọi người hiểu hết nghìn non sáng, 
Thùy thính cô viên đề xứ thâm? Tiếng vượn rừng sâu ai biết không? 
(HT Tâm Châu dịch) 


Ai ai cũng mong tâm được an. Nhị tổ Huệ Khả của Thiền tông Trung Quốc 
xin với Sơ tô Bồ-Đề-Đạt-Ma dạy cách an tâm. Sơ tổ bảo đem tâm đến để ngài 
an cho. Nhị tô tìm không thấy đâu. Sơ tổ dạy: “Ta đã an tâm cho ông rồi đó!” 
Chạy tìm loanh quanh khắp chốn, sự thật ở chỗ nào cũng an tâm được. Tìm 
hiểu quá nhiều, có một thứ là cái “bản lai điện mục” thì không biết! Vì vậy 
mà tâm không an nỗi. 


Vạn sự quy như Muôn việc đều về cõi Chân Như 
Tòng vô hiện hữu, hữu vô thông, Từ không hiện có; có, không thông, 
Hữu hữu vô vô tất cánh đồng. Có có, không không, rốt cuộc chung. 
Phiền não, bô đề, nguyên bất nhị, Phiền não, bồ-đề, nguyên chăng 

khác, 


Chân như, vọng niệm, tông giai không. Chân như, vọng niệm, thảy đều 


1070 


không, 
Thân như huyễn kính, nghiệp như ảnh, Thân như gương ảo, Nghiệp như 


bóng, 
Tâm nhược thanh phong, tính nhược bồng. Tâm tựa gió lành, Tánh tựa 
bông, 
Hưu vân tử sinh, ma dữ Phật, Đừng hỏi tử, sinh; ma với Phật, 


Chúng tinh củng Bắc, thủy triều Đông. Muôn sao hướng Bắc, nước về 
Đông. 
(theo Trúc Thiên) 
Hãy bỏ nhị kiến đi, hãy gạt những đôi tương đối sang một bên. Tất cả chẳng 
qua là tướng của cùng một sự thật trên vũ trụ thôi, như muôn sao thì hướng 
về Bắc, mà nước thì chảy về Đông. 
Thị tu Tây phương bối Bảo người tu Tịnh độ 
Thân nội Di-Đà tử má khu, Thân báu Di-Đà ấn đáy lòng, 


Đông Tây Nam Bắc pháp thân chu. Pháp thân khắp chốn tỏa mênh mông. 
Trường không chỉ kiến cô luân nguyệt, Bầu trời bát ngát trăng cô quạnh. 


Sát hải trừng trừng dạ mạn thu. Trong vắt trăng thu, biển Phật trong. 
Người tu Tịnh độ dựa vào nguyện lực của Phật A-Di-Đà đề cầu vãng sinh Tây 
phương Cực lạc. Tuệ Trung thượng sĩ chỉ cho biệt Phật A-Di-Đà ở ngay trong 
lòng mình và pháp thân Phật (tức Chân Như) bao trùm khăp vũ trụ. Đây là 
nhặc lại một lời giải thích của Lục tô Huệ Năng một cách khác, ngài Huệ Năng 
nói răng Tây Phương Cực Lạc ở ngay đây! 

Đối với quý vị thích nghe chuyện Thiên, xin ghi ra một vài chuyện: 

a. Hỏi: Thế nào là thanh tịnh pháp thân? 

Sư đáp: Ra vào trong nước đái trâu, 


Chui rúc giữa đống phân ngựa. 


Lại hỏi: Vậy làm thế nào mà chứng ngộ được? 


1071 


Sư đáp: Không có niệm nhơ bần tức là pháp thân thanh tịnh. 
Hãy nghe bài kệ của ta: 
Xưa nay không bân, sạch, 
Bản, sạch, đều hư danh. 
Pháp thân không vướng mắc, 
Nào “trọc” với nào “thanh”. 


b. Nêu: - Một thiền tăng hỏi một thiền sư rằng: “Con giun bị chém làm hai 
đoạn, hai phía đêu động, vậy Phật tính ở chỗ nào? 


Sư hỏi lại: Động và bất động là cảnh giới nào? 
Sư nói: Hai phía đều chăng động, Động ở phía nhà ngươi. 


Tụng rằng: 
Chặt đứt con giun thành hai khúc, 


Hai đầu đều động, có ai ngờ. 
Hỏi ra Phật tính không hề thấy, 
Mỗ bụng cất rùa uống phí chưa! 
c. Nêu: - Lâm Tế đến thăm tháp chủ. 
Tháp chủ hỏi: “Lễ Phật trước hay lễ Tổ trước?” 
Sư đáp: “Tổ và Phật đều không lễ ”. 
Tháp chủ hỏi: “Tổ, Phật với trưởng lão có oan nghiệt gì mà không lễ?” 
Sư phất tay áo ra đi. 


Sư nói: Được cưỡi đâu hô, 


1072 


Chớ vuốt râu hùm. 
Tụng rằng: 
Một phen phủi áo bước thong dong, 
Tháp chủ trừng trừng, giận chăng xong. 
Phật, Tô rốt cùng đều chăng lễ, 
Ngọc chìm khe sớm, ánh thu trong. 
Nếu thấy khó hiểu, xin hỏi các vị tu Thiền! 
Thiền Sư Pháp Loa - Trần Trọng Kim viết: 


“Nhà Trần làm vua nước Nam ta kế từ Trần Thái Tông đến Trần Thiếu Đề, 

hằng 12 ông vua, được 175 năm (từ 1226 đến 1400), công việc trong nước sửa 
sang được nhiều, chính trị luật lệ đều chỉnh đón lại, học hành thi cử thì mở 
mang rộng thêm ra. Lại chống với nhà Nguyên giữ được giang sơn, lấy đất 
Chiêm Thành mở thêm bờ cõi, thật là có công với nước Nam. Nhưng chỉ có 
điều luân thường trong nhà thì bậy: cô cháu, anh em, trong họ cứ lấy lẫn nhau, 
thật là trái với thế tục. 


Còn như cơ nghiệp nhà Trần xiêu đồ là tại vua Dụ Tông và Nghệ Tông. Dụ 
Tông thì hoang chơi, không chịu lo gì đến việc nước và lại làm loạn cả cương 
kỷ để đến nỗi dân nghèo nước yếu. Nghệ Tông thì không biết phân biệt nên 
gian để kẻ quyền thần được thể làm loạn, thành ra tự mình nối giáo cho giặc, 
tự mình làm hại nhà mình vậy”. 


Đạo Phật rất phát triển vào đời nhà Lý; trong nước những bậc tài giỏi đều xuất 
phát từ nhà chùa; có nhiều nhà sư được tôn là quốc sư, giúp nhà vua trỊ nước, 
được nhiều việc lớn. Đến khi nhà Trần chiếm ngôi của nhà Lý thì đạo Phật 
vẫn được trọng vọng và phát triển mạnh. Vua đầu tiên của nhà Trần là Trần 
Thái Tông đã lên núi Yên Tử định đi tu nhưng bị Trần Thủ Độ bắt về, tuy vậy 
vẫn dóc lòng tu Phật, viết sách về Phật giáo. Vua thứ ba là Trần Nhân Tông - 
một ông vua yêu nước và anh hùng - được dân Việt ta nhớ nhiều qua những 
cuộc chống nhà Nguyên (gốc Mông Cô), và những hành động dân chủ (hội 
nghị Bình Than 1282, hội nghị Diên Hồng 1284) đã nhường ngôi cho con năm 
1293 để làm thái thượng hoàng, dốc lòng tu Phật. Đến năm 1298 thì Ngài 


1073 


khoác áo nhà sư, làm tổ thứ sáu của dòng thiền Yên Tử và làm tô thứ nhất (tức 
là sơ tổ) của dòng thiền Trúc Lâm. Người ta biết ngài dưới nhiều danh hiệu: 
Hương Vân đại đầu đà, Trúc Lâm đại sĩ, Điều ngự Giác hoàng. Ngài đi khắp 
nước, truyền bá đạo Phật, đồng thời giúp đỡ dân chúng. Sự phát triển mạnh 
mẽ - có thể nói là quá mạnh mẽ - của đạo Phật lại chính là một trong những 
nguyên nhân làm cho đạo Phật suy đồi sau nhị tổ Pháp Loa và tam tô Huyền 


Quang. 


Trong thời nhà Trần, Nho giáo đã bắt đầu phát triển mạnh và dần dần các nhà 
nho thay thế các nhà sư trong việc giúp vua trị nước. Sự chống báng của nhà 
nho nhiều khi rất rõ rệt. Một trong các nho sĩ là Nguyễn Dư (có nơi đọc là 
Nguyễn Dữ) đã viết trong Truyền Kỳ Mạn Lục như sau: 


“Đời nhà Trần, tục tin thần quý, thần từ, phật tự chẳng đâu là không có, như 
chùa Hoàng Giang, chùa Đồng Cổ, Chùa Yên Sinh, chùa Yên Tử, chùa Phổ 
Minh, quán Ngọc Thanh dựng lên nhan nhản khắp nơi, những người cắt tóc 
làm tăng, làm ni, nhiều bằng nửa số dân thường. Nhất là vùng huyện Đông 
Triều, sự sùng thượng lại càng quá lắm, chùa chiền dựng lên, làng lớn có đến 
hơn mười nơi, làng nhỏ cũng chừng năm, sáu, bao ngoài băng rảo lũy, tô trong 
bằng vàng son, phàm người đau ôm, chỉ tin theo sự hư vô; gặp các tuần tiết 
thì đàn tràng cúng vái rất là rộn rịp. Thần Phật xem chừng cũng giáng, nên 
cầu gì được nấy, linh ứng lạ thường. 


Bởi vậy người dân càng kính tin, không dám ngạo mạn. Đời vua Giản Định 
nhà Trần, binh lửa luôn năm, nhiều nơi bị đốt; số chùa chiền còn lại, mười 
không được một, mà cái số còn lại ấy, cũng mưa bay gió chuyên, đồ ngả xiêu 
nghiêng, tiêu điều ở giữa cỏ hoang bụi rậm”. 


Người được Điều Ngự Giác Hoàng truyền tâm để làm tổ thứ nhì của dòng 
thiền Trúc Lâm là thiền sư Pháp Loa, tên thật là Đông Kiên Cương, quê quán 
ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Truyện kể lại răng bà mẹ nằm chiêm bao 
thấy thần nhân cho một thanh gươm báu, sau đó có thai. Nhưng vì đã sinh 
toàn là con gái cả nên bà sợ và uống thuốc trục thai. Uống bốn lần chăng hiệu 
nghiệm gì và sinh ra được một con trai; tên Kiên Cương (kiên trì, cương quyết 
ra đời!), gốc là từ việc đó. Truyện lại kế rằng khi chú bé ra đời thì hương thơm 
tỏa đầy nhà. Lớn lên, Kiên Cương thông minh lạ thường, có đặc điểm là không 
ăn thịt cá và rất ham thích đạo Phật. Có tài liệu chép như sau: Nhị tô Đồng 
Kiên Cương người hương Cửu La, huyện Chí Linh, châu Nam Sách, lộ Lạng 
Giang, sinh ngày 23-05-1284. Một tải liệu khác nói: sinh quán của nhị tổ là 


1074 


xã Phụ Vệ, huyện Chí Linh, Hải Dương, nay là huyện Nam Thanh, Hải Dương 
(Nam Thanh là Nam Sách và Thanh Hà hợp lại). 


Vào năm 1304, Sơ tổ Trúc Lâm trên đường hoằng pháp tại vùng Nam Sách 
gặp một thanh niên tuần tú. Ngài bèn hỏi vài câu trong kinh sách Phật, và được 
người trẻ tuôi trả lời trôi chảy. Ngài rất ưng bụng và thấy người này ngỏ ý 
theo ngài xuất gia, ngải bèn nhận làm đệ tử, đặt tên là Thiện Lai và gửi nhà sư 
Tính Giác ở một cái chùa gần đó đề tu học. Thiện Lai chính là người thanh 
niên 21 tuổi Đồng Kiên Cương vậy. (Thiện Lai - bienvenu - là danh từ đức 
Phật dùng để gọi người mới thế phát). 


Nhà sư Tính Giác có vẻ không chăm chú đến việc dạy đạo cho Thiện Lai. Có 
lẽ nhà sư còn thử thách nhiều lần chăng, điều này không thể rõ được. Tuy 
nhiên, với bản tính hiếu học và sẵn trí thông minh, Thiện Lai chịu khó lấy 
kinh sách ra xem. Một lần, đọc kinh Lăng Nghiêm, đến đoạn nói về việc Đức 
Thích-Ca bảy lần hỏi ông A-Nan về cái tâm, Thiện Lai bèn ngộ. Sau đó, trong 
lúc suy nghĩ, bỗng thấy hoa đèn rụng, Thiện Lai đại ngộ! Chữ giác, chữ ngộ 
trong đạo Phật đều có nghĩa “biết một cách rõ ràng, không lầm lạc”, đó là trái 
với mê. Cái biết này không phải là cái biết của người phàm, của học đường, 
của sách vở, mà chính là sự biết một cách sáng suốt chân lý của vũ trụ, của 
nhân sinh, một sự hiểu biết trực tiếp. Giác ngộ có nhiều bậc: thanh văn, duyên 
giác, bồ-tát, Phật. Chỉ có những bậc đắc đạo đến quả vị Phật mới là hoàn toàn, 
mới là đại giác, toàn giác (người ta gọi Phật Thích-Ca là Giác Vương). 


Ngay năm sau (tức là năm 1305) sơ tổ Trúc Lâm cho Thiện Lai thọ giới tỳ- 
kheo, bô-tát và ban cho pháp danh là Pháp Loa. 


Năm 1306, Pháp Loa được cử làm giảng chủ ở chùa Báo Ân, còn gọi là chùa 
Siêu Loại vì tọa lạc tại làng Siêu Loại, phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chùa 
nảy nồi tiếng là một giảng viện có uy tín của phái Trúc Lâm. Ngài Pháp Loa 
thuyết pháp ở đó mỗi lần cả ngàn người kéo đến nghe. Năm 1307, sơ tổ Trúc 
Lâm trao pháp đề chính thức cử ngài Pháp Loa giữ ngôi vị Nhị Tổ, và từ đó 
Nhị Tổ trụ trì chùa Báo Ân. Điều đáng chú ý nhất là: mới tu có ba năm mà đã 
được truyền pháp làm Nhị Tổ, điều này chứng tỏ tài năng và đạo hạnh của 
ngài cao đến mực nào! 


Từ đó Nhị Tổ lãnh đạo Giáo Hội cho đến khi viên tịch năm 1330 tại chùa 
Quỳnh Lâm, thọ 47 tuôi. Vua Trân Anh Tông viêng: 


Tự tòng Pháp Loa khứ thế hậu, 


1075 


Thiên hạ Thích tử không vô nhân. 
(Từ Pháp Loa trở về sau, Thích tử coi như không còn ai.) 


Vua Trần Anh Tông gọi ngài là Phố Tuệ tôn giả. Vua Trần Minh Tông gọi 
ngài là Tịnh Trí thiên sư. 


Người được truyền pháp giữ trách nhiệm tổ thứ ba là thiền sư Huyền Quang, 
một vị tiễn sĩ xuất gia, nhiều tuổi hơn Nhị Tổ; thật vậy, nhị tổ (1284-1330) 
còn thua Tam Tổ (1254-1334) đến 30 tuổi! Phật giáo sử có kế lại truyện Tam 
Tổ giúp cho Nhị Tô viên tịch như thế nào. 


Ở đây, nên nói một vài dòng về chùa Quỳnh Lâm vì chùa này cùng với chùa 
Báo Ân, chùa Hoa Yên, chùa Côn Sơn là những trung tâm của phái Trúc Lâm 
nổi tiếng thời bấy giờ. Chùa Quỳnh Lâm ở trong núi Quỳnh Lâm, xã Hà Lôi, 
huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương (ngày nay Đông Triều bị cắt, mang sáp 
nhập vảo tỉnh Quảng Yên tức Quảng Ninh). Khởi công xây dựng từ đời Lý, 
chùa được mở rộng và có một pho tượng Phật rất lớn, được xếp vào “An Nam 
tứ khí”, đó là tượng Quỳnh Lâm, chuông Qui Điền, tháp Báo Thiên và đỉnh 
Phổ Minh. Do sự cúng dường của triều đình, của các vương tôn, công chúa, 
chùa có tới cả ngàn mâu ruộng với cả ngàn tá điền. Sau chùa bị quân Minh 
phá hủy. Nhà Lê dựng lại. Đến thời Nguyễn (Thiệu Trị) kẻ ác đến đốt chùa, 
người ta kế lại rằng chỉ có tượng Trúc Lâm đại đầu đà (Trần Nhân Tông) là 
không cháy! 


Đối với Phật giáo Việt Nam, ngài Pháp Loa có công rất lớn. Ngài có tài tổ 
chức và phát triển giáo hội Phật giáo. Lần đầu tiên ở nước ta, trung ương có 
hồ sơ của các tăng sĩ rải rác trong các chùa thuộc Giáo Hội. Theo kỷ luật chặt 
chẽ, cứ ba năm tăng sĩ phải thụ giới đàn một lần, mỗi lần rất nhiều người phải 
hoản tục vì không đủ giới hạnh và học lực. Ngài uyên thâm về đạo Phật, phép 
Thiền và có biện tài nên mỗi khi giảng kinh, đại chúng đến nghe rất đông (có 
cả ngàn), ngài giảng các kinh đại thừa cao như Hoa Nghiêm,Viên Giác. 


Không những chỉ thuyết pháp, ngài còn viết nhiều: ngài chú giải những kinh 
Pháp Hoa, Lăng Già, v.v... và biên soạn sách giáo khoa Phật học, như Thiền 
đạo yếu học... và nhiều nghi thức Phật giáo. 


Đáng kê nhất là việc ân hành Đại Tạng Kinh, phải khắc trên hai chục năm mới 
xong, đên trước khi viên tịch, ngài cho 1n (1329). Đáng tiệc rắng vào khoảng 


1076 


1407, Trương Phụ (nhà Minh) đem quân xâm lược nước ta, theo kế hoạch 
thâm độc của nhà Minh, đã đôt phá hệt. 


Ngài đã khai sáng nhiều chùa lớn, đặc biệt là mở rộng hai cơ sở Quỳnh Lâm, 
Báo An, dựng hàng ngàn tượng Phật ở khắp nơi. 


Đi tu 26 năm, lãnh đạo giáo hội trong 23 năm, ngài là một bậc long tượng 
trong hàng thiên sư nước ta. 


Một vẫn đề được một số người nêu lên là: nếu nói rằng Trúc Lâm thiền phái 
mang sắc thái đặc biệt Việt Nam, chứng tỏ tỉnh thân độc lập của Việt Nam đôi 
với Trung Hoa, thì nét nào là đặc biệt? Xin thưa: Sơ tổ Đông độ là ngài Bồ- 
Đề-Đạt-Ma, truyền đến Lục tổ là ngài Huệ Năng, tới đó không còn lệ truyền 
y bát, đã nêu lên chủ trương của Thiền tông Trung Hoa là Giáo ngoại biệt 
truyền, Bất lập văn tự, Trực chỉ nhân tâm Kiến tánh thành Phật. (Lẫy tâm 
truyền tâm, truyền riêng ngoài giáo, không dùng văn tự, chỉ thắng tâm người, 
kiến tánh thành Phật). 

Trúc Lâm Yên Tử thiền phái cũng nhằm “kiến tánh”, luôn luôn nhắc đến 
“Phật tánh” nhưng có chú ý dịch và giảng kinh sách, đông thời sáng tạo những 
bài kệ, bài tán, bài sám, v.v... có tính cách Việt Nam (dù răng vẫn còn dùng 
Hán tự). 

Đây là một bài kệ gọi là Kệ dâng hoa của vua Trần Thái Tông: 

Đất tâm hoa nở sắc khoe tươi 

Thơm ngát ngàn hoa khắp cõi trời, 

Muôn đóa đem dâng trên điện Phật 
Nghìn thu gió nghiệp chắng tàn rơi. 

Đây là bài thơ Xuân muộn của vua Trần Nhân Tông: 
Tuổi trẻ chưa tường lẽ sắc không, 


Xuân sang, hoa nở, rộn tơ lòng, 


Chúa Xuân nay đã thành quen mặt, 


1077 


Nệm cỏ ngồi yên, ngó rụng hồng. ¬ 
(Ngô Tât Tô dịch) 


Và đây là bài Thị tịch của ngài Pháp Loa: 
Một thân nhàn nhã dứt muôn duyên, 
Hơn bốn mươi năm những hão huyền, 
Nhắn bảo các ngươi đừng gạn hỏi, 


Bên kia trăng gió rộng vô biên. - 
(theo Nguyên Đức Vân) 


Ngài cũng viết: “Người học Phật, trước tiên cần thấy tính. Thấy tính không 
phải là nói về cái có thể nhìn thấy. Gọi là thấy, là thấy cái ở những nơi không 
thể nhìn thấy...”. “Tuệ mà không đạt được định thì gọi là tuệ cần, định mà 
không đạt được tuệ thì gọi là thiền si...” 


Chúng ta nhắc đến nhị tổ Pháp Loa của thiền phái Trúc Lâm (đồng thời nhắc 
đến sơ tổ và tam tổ), cần phải học được bài học gì? Lẽ dĩ nhiên, chúng ta rất 
hãnh diện vì đã có một Thiền phái mang sắc thái dân tộc, không nói ra nhưng 
đã ngầm nói lên tính cách độc lập của nước ta về mọi phương diện. Ngoài ra 
cũng còn một số điều cần suy nghĩ: 


- Nay đã có một Giáo Hội có đủ tổ chức, uy tín và quyền lực đề kiểm soát sự 
tu học của tăng sĩ hay chưa? Câu trả lời do độc giả tự tìm lây. 


- Dựa vào chính quyền làm đòn bẩy, nhằm vào công chúa, quý tộc làm hậu 
thuần có lợi hay có hại vê lâu về dài cho đạo pháp? 


- Xây dựng những cơ sở thật lớn quả là đáng xưng tụng, nhưng thiếu người 
đạo hạnh và học rộng đê gìn giữ, trùng tu thì liệu chông lại luật vô thường 
được bao lâu? 


Ngày nay, giữa chốn văn minh vật chất đầy cám dỗ này, đã thấy một Pháp 
Loa vừa thuyết pháp, vừa viết sách, vừa xây cất chùa chiền, vừa lãnh đạo Giáo 
Hội hay chưa? 

-—oÖo--- 


1078 


WHATT IS MEDITA TION? 
Working With The Mind 


In Buddhist meditation, we try to develop wisdom, learn to observe our own 
mind, decrease negative mind states and develop positIve mind states. To 
develop wIsdom and Insight, we need a calm, clear and concentrated mind. 
To observe our own mind, we need to develop a kind of Inner ”spy” - a part 
Of our attention that checks our state of mind. 'To decrease negatIve mind states 
we need to understand where they come from and transform them Into poSItIVe 
energy with the wIsdom developed from observing our own mind. To develop 
posltive mind states, we need to focus away from selfishness and again 
develop wIsdom by observing our own mind. 


In order to find the right state of mind for meditation, we need concenfration 
Iinstead of beIng scattered, and clarity of mind Instead of dullness. We need to 
observe our own thoughts and mind states 1nstead of getting lost in emotlons 
or becoming preJudiced. We need to be honest towards ourselves 1nstead of 
fooling ourselves and walk away from unpleasant problems. Furthermore, we 
need to be patlent (one does not become a meditation master over nIght), 
øenerate self-acceptance, confidence and enthuslasm to make the mind 
peaceful. 


All these factors need to be 1n balance: we need to be somewhat relaxed as 
well as concentrated, we need to avoid both sleepIness and excItement. 


A quofe from the late Lama Yeshe: 


"Many medhitators emphas1ze too much on concentration: 1Ÿ you are squeezIng, 
then there 1s no control of anger 1f someone disturbs you. The beauty of real 
meditation 1s, that even 1f you are disturbed, you can allow space and time for 
this." 


Another misunderstanding about meditation 1s that we should stop thinking. I 
assume this comes from the emphasIs 1n many Zen schools to ”stop thinkIing” 
- which Iunderstand to mean that one cannot realIse or exXperience emptiness 
when beIng only caught up In conceptual thoughts about 1t. That would be 
similar to trying to experlence a beautiful sunset while discussing with 
yourself, "Is 1t the colour of the clouds that make 1t beautiful, or 1s 1t the 
quietness; why does the sun turn red etc.” 


1079 


As Allan Wallace writes in Tibetan Buddhisrm ƒrom the Ground Up: 


“The point of Buddhist medifation 1s not to stop thinking, for...cultivation of 
I1nsipht clearly requires 1ntelligent use of thought and discrimination. What 
needs to be stopped 1s conceptualization that 1s compulsive, mechanical and 
unintelligent, that 1s, activity that 1s always fatiguing, usually pointless, and at 
times seriously harmful." 


Ór, as the late Ajahn Chah said: 


”[ry to be mindful, and let things take their natural course. Then your mind 
wIll become still in any surroundinøs, like a clear forest pool. AlI kinds of 
wonderful, rare animals wIll come to drink at the pool, and you wIll clearly 
see the nature of all things. But you wIll be stiII. 'Thịs 1s the happiness of the 
Buddha." 


But can we change our mìnd Just like that? His Holiness the Dalat Lama 
explains in 'An Open Heart: PracHcing Compassion in Everyday LỰc ': 


“Though not physical, our states of mind also come about by causes and 
conditions, much the way things in the physical world do. It 1s therefore 
important to develop familiarity with the mechanics of causation. The 
substanftial cause of our present state of mind 1s the prevIous moment of mind. 
Thus, each moment of conscIlousness serves as the substantial cause of our 
subsequent awareness. The stiImuli experienced by us, visual forms we enJoy 
Or memorles we react to, are the cooperative condifions that ø1ve our state Of 
mind 1(s character. As with matter, by controlling the conditions, we affect the 
product: our mind. Meditation should be a skillful method of doïng Just this, 
applyIng partIcular conditions to our minds 1n order to bring about the desired 
effect, a more virtuous mind.” 


Calm Abiding, SHAMATHA 


The definition of shamatha 1s: the ability to hold our minds on the obJect of 
meditaton with clarity and stability for as long as we wish, conJoined with 
mental and physIcal pliancy. It 1s also called single pointed concenfrafion. 
With shamatha, the mind becomes extremely flexible and drastically reduces 
the power of disturbing atfitudes, øross anger, attachment, Jealousy etc. do not 
8TIS€. 


1080 


"People learning the way should first empty and qulet their minds. This 1s 
because the mind must be empty before 1t can mysfically understand the subtle 
princIple. If the mind 1s not emptied, 1t 1s like a lamp 1n the wind, or like 
turbulent water, how can 1t reflect the myriad forms?" 


Yuan-hsien (I618-1697) - Excerpted from '"The Teaching oƒ Zen '' edited by 
Thomas Cleary 


PrerequIsItes to achieve full-blown calm abiding: 


1. Agreeable place: easy to obtain food without wrong livelihood, powerful 
place (blessed by holy persons) and qulet, not disease-ridden, proper 
companions and one should have heard and studied the teachings. 

2. Have few desires 1n terms of food, clothes etc. 

3. KnowiIng satisfaction: acceptance of what you have and who you are. 

4. Pure ethics: try to prevent any negafIve actIons. 

53. Forsakinge commotion/excitement: few purposes outside meditation, 
reduce any other actIVitIes 

6. Abandoning thoughts of desire and lust: contemplating faults of desire and 
1mpermanence. 


As you may understand from the above, the achievement of shamatha 1s not a 
small task. It 1s said that 1Ý one 1s completely focused on the practice 1n solitary 
retreat, some people can achieve 1t In 6 months. There are not many people 
around who can claIm to have mastered shamatha. To seriously engage In this 
practice, the advice of a teacher should be sought, and several good books 
have appeared on the subJect. 


Special Insigh(, VIPASYANA (vipassana) 


Vipasyana 1s defined as: the correct discernment of the obJect of meditation, 
coupled with single-pointed concentratlon: a combinatlon of analytical 
meditation and calm abiding. To develop 1t, we need to learn to analyse the 
meditation obJect. But not only conceptual; 1t 1s a more fully understanding 
the obJect. Qur conceptual understanding wIll eventually turn 1nto direct, non- 
conceptual experIience. 


As the Buddha sa1d: 


1061 


"Like fire arises from two pleces of wood rubbed together, so does analytical 
wIsdom arise from the conceptual state. And Just like the fire Increases and 
burns away all the wood, analytical wIsdom Increases and burns away all 
conceptual states. " 


Two types of analytical meditation are distinguished: 


1. To transform our attitude. For example, by understanding the problems and 
misunderstanding of anger, we can reduce and ultimately eliminate anger. 


2. Analysis of the meditation obJect to understand and perceive 1t directly. 
When doing analytical meditation, never take for granted the first quIck 
answer that comes up. When you ask "why, how and when” again regarding 
your Initial answers, you may discover the "real”, underlying answers. Also, 
the answers should not only come Just from the ¡intellect, also check your 
feelings and emotions, as long as you dont get caught up 1n them.. 

An example: in death meditation you can think of death. When you ask, “WIII 
I die?" the Immediate answer wIll be "Yes”, and 1t seems you are finished. But 
take some time to check with yourself 1f you really live your life consclIously 
1n the realisation that you can die any minute. Asking yourself, "How would 
1t feel to die ripht now?” wIll get you Into another level of the mind. Ask, 
"How wIll I die?” and "How wIll I feel?” and the simple question about death 
becomes Intensely acute and serIous. 


Then ask for example, "Why wIll I die?” and you may answer, "Negative 
karma”. But rather than giving just the textbook answers, check how these 
things feel: "What 1s negative karma really? How does negative karma feel? 
Do I really believe in karma, and do Ï act that way?” efc. 


Analytical meditation 1s not Just about øg1ving the 1nstant logical answers from 

the books, but verifying what your OWN answers are. For me personally, 
often the real answers appear to be stowed away In emoflons and 1s hiding 
behind the logical straightforward answers. 


After doing the analysis In a very slow and calm way, one should single- 
poIntedly focus on the conclusion made 1n the end, without analysIs, Just "look 
at the conclusion”. 'This really works to let your own conclusions "sink 1n”, 
and make them part of your understanding and wIsdom. 

As example using above meditation, you may conclude that you are really not 
so sure whether you believe 1n karma. The conclusion may well be something 


1082 


like: "Ihave to check about karma more” or "I need to check why I often don't 
act as 1ƒ I believe in karma”". Personally, this 1s the kind of stuff that makes me 
more sensifIve and aware about my state of mind, and 1t stimulates to meditate 
more on the subJects of philosophy and psycholosy. 


Thiền Định - Thiền định là gì? Thiên phiên âm từ tiếng Phạn là thiền na, là 
tư duy, suy nghiệm, suy cứu đối tượng của tâm thức; cũng là tĩnh lự, dùng tâm 
văng lặng để thâm sát sự việc; Định theo tiếng Phạn là tam muội, đồng nhất, 
chuyên nhất, tâm ý không tán loạn. Nhờ định mà hành giả đạt tới trạng thái 
sâu lắng của tâm thức trong việc chú ý đến tâm hoặc vật, khả năng đạt định là 
một trong những điều kiện tiên quyết của tu tập thiền. 

Thiền định gồm có Chỉ và Quán: 


1. Chỉ (Xa-ma-tha) - còn gọi là thiền vắng lặng, là ngồi tĩnh lặng cho hết tư 
tưởng vọng niệm nôi lên đê được thanh tịnh, tức là dứt nệm quên trân đê tâm 
văng lặng. 


2. Quán (T)-bà-xá-na) - còn gọi là thiền Minh Sát, là ngồi tập trung tư tưởng 
vào một đối tượng, đề mục nảo đó, không cho tán loạn vọng tưởng, cho tâm 
được thanh tịnh để quán sát suy nghiệm chân lý. 

Mục đích của thiền định - người có ý chí quyết tâm tu thiền sẽ đưa đến đồng 
nhất giữa vũ trụ và bản thê chân tâm, đó là giác ngộ giải thoát. Tiến sĩ Tâm lý 
học cũng là Thiền sư người Anh David Fontana: "Thiền không có nghĩa là 
ngủ gục, đề tâm chìm lặng vào hôn mê, xa lìa thế gian, vị kỷ chỉ nghĩ về mình, 
vào các vọng tưởng điên đảo, quên mắt mình đang ở đâu và làm gì. Thiền định 
giữ cho tâm tỉnh táo, chú tâm, tập trung đầu óc vào một đối tượng thuần nhất, 
biết mình là ai và đang ở đâu?" 


Thiền định còn có mục đích bao gồm tất cả các pháp: tu Chỉ như ngăn giữ 
không cho suy nghĩ tưởng nhớ nổi lên; tu Quán như quán Hơi Thở, quán Thân 
Không Sạch, quán Bồn Niệm Xứ "thân, thọ, tâm, pháp", quán Từ Bi, quán 
Năm Âm "sắc, thọ „ tưởng, hành, thức”: ; quán Mười Hai Nhân Duyên "vô minh, 
hành, thức, danh sắc, sáu nhập, xúc, thụ, ái, thủ, có, sinh, già chết"... 


Lợi ích của thiền định - có mười lợi ích sau đây: 
1. An trụ trong uy nghỉ: tu thiền định phải theo đúng phương pháp mà hành 


trì trải qua thời gian lâu dài, năm căn được định tĩnh, chính định phát khởi sẽ 
được an tịnh trong pháp thức oal nghi. 


1083 


2. Đạt cảnh giới từ bỉ: tu thiền định khởi tâm từ bi thương yêu chúng sinh, 
muôn cho muôn loài được an ôn. 


3. Diệt trừ phiền não: nhờ năng lực thiền định mà các phiền não tham sân sĩ 
không còn phát sinh. 


4. Sảu căn yên ôn: thiên định g1ữ được sáu căn không bị ngoại cảnh mê hoặc 


$. Vi vẻ an lạc: người tu thây thiên định là món ăn quý giá hơn tât cả các 
món ăn của thê gian. 


6. Xa lìa ái dục: khi thiên định tâm niệm ái dục lăng xuông không còn phát 
sinh làm ô nhiễm tâm nữa. 


Z Chứng được chân không: thiền định đưa tới chứng được chân không, 
nhưng không rơi vào chỗ đoạn diệt hư vô, tức là chứng được chân không mà 
diệu hữu. 


8. Giải thoát: thiền định cởi mở được hết những trói buộc xưa kia của tâm. 


9. Đạt trí huệ: khai phát trí huệ vô biên, và an trú tâm trong cảnh giới của chư 
Phật. 


10. Giải thoát trí kiến: đạt đến giải thoát rốt ráo, không còn hữu lậu khổ 
nghiệp, thành vô lậu giải thoát. 


Tóm lại, năm căn được tự tại, phiền não được dứt trừ, từ bi được thành lập, trí 
huệ phát chiêu, cảnh giới giải thoát được phơi bày trước mặt. Thiên định có 
công năng quý báu, có diệu dụng phi thường, làm sao mà bỏ qua cho được! 


Thiền và Quán Hơi Thở - Đối với người mới tập thiền, không nên ngồi 
thiền trong lúc quá no, đói, có bệnh, thiếu ngủ, khát nước, quần áo quá chật, 
quá nóng, lạnh, quá ôn ảo...Khi ngồi thiền thân thể, quần áo phải sạch sẻ. 

Để dễ tập trung vào việc thiền, người hành thiền phải dứt các lo lắng, giận 
hờn, ghen tỊ...nghĩa là muôn hành thiền mau tiễn bộ phải tránh tham sân, phải 
bớt tiếp xúc với sáu trần là sắc đẹp, thanh hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm 
dịu, pháp tưởng nhớ. Cũng cần phải tin pháp môn hành trì, tin thiện tri thức, 

tin chính mình có đủ khả năng, tất cả không một chút nghi ngờ về các điều 
trên gọi là có chính tín. 


1084 


-Tọa cụ để ngồi, có thể dùng một cái chăn mền mỏng gập làm tư, một cái gồi 
bằng bông dày, mỏng tuỳ ý. Nếu sản trải thảm, chỉ cần một cái gối là đủ. 


- Chăn mền gập làm tư trải xuống, để gối trên mền ngay ngăn, ngồi thế nảo 
để chân không đụng gối. 


- Ngôi bán kết già: để chân trái lên đùi phải hay chân phải lên đùi trái, bàn 
chân năm ngửa băng với đùi (nêu không thê đê trên đùi, đê trên bắp chân). 


- Ngôi toàn kết già: cũng giông như ngôi bán kết già nêu trên, nhưng phải kéo 
bàn chân kia lên năm ngửa trên đùi và băng đùi kia (cách ngôi này rât khó, chỉ 
đê đôi với người đã quen hoặc còn trẻ). 


Người mới tập thiên hay tê chân, qua thời gian hêt tê thì đau mỏi, vê sau hêt 
đau mỏi rôi, ngôi bao lâu cũng được. 


- Nói lỏng dây bụng, cô áo, cho rộng rãi thoải mái, sửa cho ngay ngăn. 


- Tay trái năm ngửa đê trên chân giữa hai đùi, tay phải cũng năm ngửa đê trên 
tay trái (hay ngược lại), các ngón chông lên nhau, trừ ngón cái vừa đụng nhau, 
rôi hai bàn tay kéo sát vào người vừa phải thoải mái, không cho xê dịch. 


- CHữ cho xương sông và cô ngay ngăn, không cong, không nghiêng vẹo. 


- Đầu hơi cúi một chút như thế nào đề tầm mắt nhìn thắng chạm đất xa khoảng 
1.5 mét (Š feet) cách chô ngôi. 


- Dùng miệng thở ra từ từ, mũi hít vào từ từ như khi thở ra; tưởng tượng các 
mạch máu trong người đều theo hơi thở mà lưu thông cùng khấp cơ thẻ, tất cả 
những buồn phiên, lo lắng và khí độc trong người đều ra hết. Khi thở xong, 
để hơi thở tự nhiên, nhẹ nhàng, không nên làm cho bụng phông, xẹp theo ý 
mình. 


- Miệng ngậm lại, môi khép kín vừa phải, hàm dưới trong, hàm trên ngoài, 
răng đê khít nhau, lưỡi đề sát lên trân của hàm trên. 


- Mắt nhắm vừa đủ để che ánh sáng bên ngoài hoặc ánh đèn, không cần phải 
nhắm nghiền (khi thiền nhắm mắt dễ bị hôn trầm tức buôn ngủ), mỞ mắt to dễ 
bị tán loạn. Nếu thiền ban đêm hay trong phòng tối, nên mở mắt một nửa, 
tránh buồn ngủ. 


1085 


- Giữ hơi thở điều hoà, thân ngồi ngay thắng vững vàng, thoải mái không cử 
động xê dịch, đề tâm nơi đầu mũi và bắt đầu hành thiên. 

Thời gian thiền dài ngắn tùy theo mỗi hành giả, từ nửa giờ cho tới một giờ 
hay hơn nữa, tùy sức mỗi người. Thông thường khi mới tập thiền, ngồi trong 
thời gian ngắn (15 phút), sau dần dần tăng thời gian dài hơn lên (30 phút đến 
một gIỜ...). 


Đếm hơi thở lẻ: hít vào đếm một, thở ra đếm hai; hít vào đếm ba, thở ra đếm 
bôn...cho đên mười. Rôi lại bắt đâu đêm từ một đên mười...trong nửa giờ hay 
một g1ờ tuỳ ý. 


Đếm hơi thở chẵn: hít vào rồi thở ra đếm một, hít vào rồi thở ra lần nữa đếm 
hai...và cứ như thế thở và đếm tuần tự đến mười. Rồi đếm từ một đến mười, 
cứ như thế đếm cho đến khi xả quán. Nếu đếm sai, hay quên thì bắt đầu đếm 
lại từ một đến mười... 


Đức Phật dạy: "Người vững vàng tinh tấn, kiên trì hành thiền, vượt được 
mọi ràng buộc, thành tựu Niêt-bàn tôi thượng”. 


Meditation - ¡s the most powerful way to train the mind. The Pali word for 
meditation — bhayana — means mind development or cultIvation. Shamafa, Or 
“calm abiding,” 1s a concentration practice that brings tranquility. By stayIng 
stIll and focusing your aftention on an obJect such as the breath, you develop 
sustained attention — one poIntedness. A mind that”s calm and focused can 
SUDpOFf Vi2assana, or 1nsipht medifation — the analytical practice of observing 
the mind and Its contents. This practice 1s the basIs for mental mastery. Insight 
leads to release of the five hindrances to awakening — desire, 1lI-wIll, laziness, 
restlessness, and doubt — and to “clear knowing,” or seeing things as they 
really are. 

As a meditation, you can send good wIll to all beings everywhere by repeatIing 
an asprration such as, “May all beings be happy and secure. May their minds 
be confended.” People nowadays usually begin this practice by repeating 
those phrases on theIr own behalf. 


Medlitaftion — First sit down 1n a qulet place, eIther 1n the lotus position or 
upright In a chair with the back straight and hands flat on the 
thighs and feet flat on the floor. Place your aftention on the 
nostrils or the abdomen and keep 1t there. 

Refusing to be distracted by thoughts or outside events. 
You feel the air drawn In, then observe the slipght pause 


1086 


between the 1n-breath and the out-breath, then you feel the air 
expelled and once again observe a slight pause, this time 
between out-breath and In-breath. 

At least at first, you don”t strrve for any special pattern fo your 
breathing, such as longer out-breaths than 1n-breaths; you Just 
allow your breaths to come and go naturally; allowing 1t to 
setfle down and become softer and softer as your mind and 
bodIies relax Into your meditation. 

To help your concenfration, you can count on your breaths, 
Counting from one to ten on each out-breath and then returning 
to one and beginning again. Should you lose track of your 
counting, øo back to the count of one each time... 

If you re Just beginning to learn meditation, you sIt for five or 
ten minutes each session; try to sit each day at the same time, 
morning or evening, which ever suIts you best. 

You allow the daily five to fen minutes to expand to fifteen or 
twenty minutes as the weeks go by, but you never try to force 
the pace. The meditation 1snˆt about gritting the teeth 1n deter- 
mination, 1f”s about sitting quietly with yourself and although 
1f requires 1s own kind of discipline, this has less to do with 
toughness than with yielding (mềm mỏng) and letting go... 


Meditation on Bodhicitta (Bồ đề tâm) — consists of two separate parts: 


e Mus( develop the desire to bring about the 
welfare of all sentient beings. 

e Must strengthen the aIm to attainn Buddhahood 
for the benefit of all sentient beInøs. 


Meditation on single pointedness — need an 1solated place, no noIse, clean 


1087 


the environmernt to induce psychologIcal effect of øreater 
mental clarIty: 

e SifIng straipht back, In vaJra (crossed legs) 
position or in Arya Taraˆs posture: ripht leg 
extended out, left leg folded. 

e_ The back of the right hand rests 1n the palm of 
left hand, and the two thumbs stand up and touch 
one another, forming a triangle. The arms should 
not touch the body. 

e_ The head Is sliphtly bent down, the tip of the 


tongue touching the palate (vòm miệng) which 
prevent thirst and drooling (nước dãi). 

e®_ LIps and teeth should be left in their natural pos- 
1tIon, eyes looking at the tip of the nose. 

®- During meditation, the breathing should be 
natural, concenfrate on breathing and count 
Iin/out “l, 2, 3, ...up to 20... When the mind 
concenfrates fully on breathing, the breath 
coming and going... 


Meditaton on Compassion — In generating compassion, sfarting by 
recogn1zIng that you do not want suffering and that you have a right to have 
happiness. This can be verified or validated by your own experIence. You then 
recognize that other people, Just like yourself, also do not want to suffer and 
that they have a right to have happiness. So this becomes the basic of your 
beginning to øenerate compassion... 


-Begin by visualizIing a person who 1s acutely suffering, someone who 1s In 
paIn or 1s In a very unfortunate situation. For the first three minutes of the 
meditation, reflect on that individual”s suffering In a more analytic way — 
think about their Intense suffering and the unfortunate state of that person”s 
eXIs(ence. 


-After thinking about that personˆs suffering for a few minutes; next try fo 
relate that to yourself, thinking, “that Individual has the same capacIty for 
eXperIencIng paIn, Joy, happIness, and suffering that you do. Then, try to allow 
your natural response to arise — a natural feeling of compassion towards that 
person. 


- Try to arrive at a conclusion, thinking how strongly you wish for that person 
to be free from that suffering. And resolve that you will help that person to be 
relieved from theIr suffering. 


-Finally, place your mind single-pointedly on that kind of conclusion or 
resolution, and for the last few minutes of the medifation try to simply 


øenerate your mind 1n a compassion or loving stafe. 


After a few minutes, chant a Tibetan Mantra “m Mami Padme Hung”... 
-=0QO--- 


1088 


Meditation on the Nature of the Mind — The purpose of this eXercIse 1s fO 
begin to regcon1ze and get a feel for the nature of our mind. Generally, when 
we refer to our mind “we are talking about an abstract concept. Without 
having a direct experlence of our mind, for example, If we are asked to IdentIfy 
the mind, we may be compelled to merely poInt to the brain. Or, IÝ we are 
asked to define the mind, we may say 1t 1s something that has the capacIty to 
“know', something that 1s “clear” and “cogmifive”. But without having directly 
ørasped the mind through medifative practices, these definilons are Just 
words. So the purpose of this exercIse 1s to be able to directly feel or grasp the 
conventional nature of the mind, so when you say the mind has qualitles of 
“clarityˆ and °*cogmition”, you wIll be able to identify 1t through experlence not 
just as an abstract concept... ” 


'“[o begin, first do three rounds of breathing, and focus your aftention simply 
on the breath, Just be aware of inhaling, exhaling, and then inhaling, exhaling 
— three times. Then, start the meditation”. 


Folding your hands on your lap, and remaining emotionless 1n meditation. 
Tofal silence for five minutes, seeking to still your thought and perhaps catch 
a glimpse of the true nature of your own mind... 


Meditation on Tranquility 


Buddhadharma also taught an entry to the path through meditation. Contrary 
to the Impression ø1ven by later Zen account of Bodhidharma, the meditation 
that he taught was not especially revolutionary. Rather his approach was 
innovative 1n that he taugpht meditatlon In China at a time when less 
demanding forms of spIritual practice, such as ø1ving alms, chanting texts, or 
CODVInE Sufras, Were In VOøue. 


Bodhidharma did teach a special meditation technique called “wall gazing”, 
Iinfended to free the mind from concepts. While this technique could work well 
for a meditator with some prevIous experlence and practicing under guIdance 
Of a teacher, 1t 1s not a method suitable for beginners. IÝ someone new fo 
meditatlon came to Bodhidharma, we can assume that he might have 1mitially 
taueght one of the more basic methods of Buddhist medifation, such as 
tranquility meditation. 


Tranquility medhitation 1s designed to calm the mind and the body through 
focusing single pointedly upon some appropriate obJect. You might focus on 


1069 


an Image, such as a mental picture of the Buddha or, more commonly, you 
can focus on the breath. A few preliminarles can help ensure a fruiful 
meditation sessIon. 


First, choose a good place to meditate. Though 1t 1s possible to meditate 
anywhere, beginners should find a place where they are unlikely to be 
disturbed by noIse from outfside or from other parts of the house. The light 
should be dim, neither too bright nor too dark. If the space 1s too bripht, the 
clarifty of the room”s conftents can be distracting, while the dark room 1s more 
conducive to sleep than to concentration. Ôn a low table, you might place an 
image of the Buddha or some other holy person, along with flowers and a 
receptacle for burning Incense. As well as creating a pleasant Íraprance, 
Incense 1s calming to the senses and creates an atmosphere conducIve to 
medifation. 


Varlous times of the day are traditlonally prescribed as most suitable for 
meditation, such as dawn, dusk, and midnipht, thoupgh people with busy 
working lives may not be able to adopt these times for practIice. The mosft 
1mportant thing 1s to fix a time that 1s best for you and stick to that. Changing 
your time for meditation every day 1s not conducive to regular practice. Since 
you soon begin to find reasons why your schedule makes 1t impossible to do 
any meditation that day! It 1s also advisable to limit yourself to sesslons of no 
more than thirty minutes. 


The question of the best meditaton posture for Westerners 1s open to 
areument. Some forms of Buddhism are quite relaxed, about posture, but the 
Zen tradition, especlally Japanese Zen, lays great stress on a formail, 
traditional posture. They prescribe that meditators sit with the legs locked In 
the full “lotus pose”, in which the soles are upturned and placed on top of the 
opposIte thipghs. Many meditators cannot adopt this positlon without paIn, 
which would seem to defeat the whole obJect of meditating to calm the mind. 


A compromnse 1s fo sit in a more relaxed “tailor posture”, with the legs bent 
and folded In front. Sitting on a small thick cushlon or a meditation stool that 
elevates the back wIll help you fold your leøs more easily. It 1s also possible 
to meditate sitting upright in a chair, with your feet placed flat on the ground. 
'Your hands should be placed palms upwards, one on top of the other, with the 
tIps of the thumbs raIsed and touching to form a circle. Your shoulders should 
be relaxed, but your back should be held straight and upright without strain, 


1090 


and your head very slightly 1nclined forward. Your eyes should be half-closed, 
with your øaze directed downwards to a poInt about four feet In front of you. 


'When you first sit down to meditate, spend a few minutes øettIing comfortable, 
so that you feel balanced and relaxed. Breath In and out deeply several times. 


The obJect of tranquIlity meditation 1s focusing the mind without distracting. 
The easlest obJect to focus 1s the breathing process 1tself. It 1s not necessary 
to alter your breathing as one might In some form of yoga. Rather, when you 
are sufficlently relaxed turn your attention to the flow of your breath, focusing 
on the point above your upper lip when the breath enters and leaves your 
nosfriIls. Some Insfructions sugsest that you count each cycle of1nhalation and 
exhalation, beginning with one and counting up to ten cycles. Counting 1s a 
means of strengthening the mind”s focus on the breathing. 


When your mind wanders away from the breathing cycle, as 1t surely wIll, 
genfly bring 1t back to focus on the breathing as soon as you no(Ice 1t has 
drifted off target. Do not become annoyed of yourself, for 1t 1s quite natural 
for beginners to loose their focus. Instead, Just resume counting the Inward 
and outward flow of your breath. As you make progress with this form of 
meditaton, you may notce that your breathing becomes slower and 
Iincreasingly subtle. By the time you have reached this stage, you wIll be able 
to focus on the breathing without any further need for counting. 


When you have finished your meditation session, do not suddenly Jump up 
and rush off Into the turmoil of your daily life. Buddhists believe that any 
wholesome activity, such as meditation, øenerafes a charge Of poSItIVe enerøy. 
Thịs energy can be shared with others for their benefit. 

Consequently, at the end of your meditation session, you might express your 
desIre that the posifive energy you have accumulated through practice might 
be transferred to others. 


The simple Iinstructions ø1ven here can help you get started on a meditation 
practice. It”s Important to remember, however, that meditation 1s a powerful 
tool for change. Because 1t ac(s upon the mind, 1t may bring up complex 
emotions and long forgotten or suppressed memorIes. 


Thus, 1t 1s a good 1dea to seek out a Buddhist øgroup or arrange for access to a 
qualified medifation teacher who can advice and encourage you appropr1ately 


1091 


as you venfure Into the unknown and sometimes disturbing territory that 1s 
your own mind... 
(Zen Master Class by Stephen Hodge) 
-—=0O0--- 


Medium -— 1s an individual who has the ability to communicate with the spirit 
realm using psychic abilitiles and 1s a channel for spIrit. 


A psychic mediIum, spiritual medium, Intuitive medium or any other similar 
title, 1fs all essentially the same thing - the emphasis being on talking to spIrIts 
1n the afterlife. “There 1s a big difference between a psychic and a medium. 


A psychIc 1sn't necessarily a medIum, but a medium 1s a psychIc. 

Psychics tune Into the energy of people or obJects by feeling or sensing 
elements of their pasf, present and future. Simply put, psychIcs rely on thelr 
basic sense of1ntuitIion and psychIc ability to gather Information for the person 
being read. 


Mediums take 1t a step further. A medIium uses hIs or her psychIc or InfuIfIve 
abrlitles to see the past, present and future events of a person by tuning I1n(o 
the spIrIt energy surrounding that person. This means mediums rely on the 
presence of non-physical energy outside of themselves for the Information 
relevant to the person being read. 


Phật giáo đề cập đến khái niệm thần thông tức những năng lực đặc biệt, 
mà theo ngôn ngữ ngày nay, một phân trong sô đó được hiệu đông nghĩa 
với ngoại cảm. 


BA LOẠI NGOẠI CẢM 


Ngoại cảm là năng lực truyền thông đặc biệt hai chiều giữa người có năng lực 
này VỚI người âm ở thế giới vô hình. Năng lực truyền thông đó không sử dụng 
bằng các giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân như con người ở thế giới 
thông thường. Năng lực ngoại cảm có thê giúp nhà ngoại cảm cảm nhận được 
tần số tâm thức với các vùng cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức của vong 
linh, đặc biệt của người còn sống thông qua phương diện sắc diện, liên hệ đến 
bệnh tật và tuôi thọ của họ. 


Nhà ngoại cảm khi phát hiện ra năng lực đặc biệt này, có người cho rằng đó 
là người nửa âm, nửa dương, nhưng theo đạo Phật đây là con người đóng vai 


1092 


trò rất quan trọng, mang lại niềm hy vọng và hạnh phúc cho hàng ngàn gia 
đình, vốn có những thao thức muốn biết thân phận của thân bằng quyền thuộc 
đã chết trong các cuộc chiến, do thiên tai, chết bất đắc kỳ tử hoặc tai nạn gây 
ra. Công việc của nhà ngoại cảm là bắt nhịp cầu giúp cho sự đoàn tụ, mang 
hạnh phúc đến cho người sống và kẻ mất, chẳng những mang ý nghĩa về 
phương diện xã hội, mà nó còn là nghi thức thực tập mang tính chất trị liệu và 
chuyên hóa rất lớn. Theo quan điểm Phật giáo, có ba loại ngoại cảm khác 
nhau. 


(1) Ngoại cảm bẩm sinh xuất hiện từ khi con người có mặt trong bụng mẹ. 
Năng lực ngoại cảm của các nhà ngoại cảm bẩm sinh rất cao, và thời gian tồn 
tại có thể đến cuối đời. Tại Ấn độ, thời của đức Phật có rất nhiều nhà tiên tri 
(ngày xưa người ta dùng thuật ngữ là nhà tiên tri). Chăng hạn nhà tiên tri A- 
tu-đà biết rất rõ về tướng trạng cùng những dự đoán của ông về cuộc đời đức 
Phật khá chuẩn xác và thành công. 


(2) Ngoại cảm sau một biến cố bệnh lý, liên hệ đến những chắn động mạnh, 

tác động tích cực đến vùng hải mã ở vỏ não. Từ đó, năng lực này làm khai 
thông và mở cửa hết tất cả nguồn tiềm năng vốn có ở từng con người và mỗi 
chúng sanh. Các nhà khoa học hiện đại cho biết bộ não con người giông như 
máy siêu vi tính, nó là bộ máy vi tính lượng tử chứa đựng tối thiểu từ 100 cho 
đến 200 tỷ neutron thân kinh. Mỗi neutron thần kinh có chức năng duy trì, giữ 
các hạt giống của tri thức, tình cảm, nhận thức và hành động của con người. 

Nó tạo ra vùng nhớ và nhiều sử dụng khác nhau trong đời sông. Nghiên cứu 
cho thấy, các nhà khoa học chỉ mới sử dụng được vài phần trăm của khối 
lượng neutron thần kinh, còn người bình thường như chúng ta thì việc khai 
thác, sử dụng lại còn ít hơn nữa. 


Nhà ngoại cảm sau một biến có chấn động đến lớp vỏ não khiến nó bị thay 
hình đổi dạng. Dù cũng là con người như bao con người khác, nhưng năng lực 
nhìn thấm thấu, nghe thầm thấu và truyền thông thầm thấu của họ đặc biệt cao 
hơn chúng ta. Đến độ trong khoảng thời gian vài năm đầu như trường hợp nhà 
ngoại cảm Bích Hằng, cô không tin mình có năng lực đó. Năng lực ngoại cảm 
do biến có thập tử nhất sinh có thể tôn tại với con người trong 10 năm, 20 
năm, 30 năm hoặc có thê suốt đời, tùy theo đời sống tâm linh và sinh hoạt tỉnh 
thần của nhà ngoại cảm như thế nào. Nếu nhà ngoại cảm đó có đời sống tỉnh 
thần vững chãi như người xuất gia thì năng lực ngoại cảm này có thê sống mãi 
với họ suốt cả cuộc đời, và theo truyền thống tái sinh của đạo Phật, ở đời sau 
họ lại tiếp tục duy trì được nguồn năng lực ngoại cảm, cho nên họ có khả năng 
đặc biệt hơn những người khác. 


1093 


(3) Ngoại cảm do đào tạo và huấn luyện. Nhà ngoại cảm được đào tạo và 
huấn luyện có thể học hỏi được một số năng lực truyền thông, nhưng giá trị 
của năng lực này có một giới hạn nhất định. Họ có thể cảm nhận được sắc thái 
con người và dự đoán được người này đang bị vương vào chứng bệnh nảo, 
chết theo cách thế ra sao ở mức độ đơn giản, nhưng không thê có được năng 
lực đặc biệt như nhà ngoại cảm bắâm sinh hoặc nhà ngoại cảm sau biến cô nhất 
sanh thập tử như vừa nêu. 


Nhà ngoại cảm dùng hai năng lực: thấu thị và thấu thính 


Năng lực thấu thị. Đối với năng lực nhìn thâm thấu, nhà ngoại cảm có thê 
nhìn thấy rõ hình thù, vóc dáng cho dù thân thể vật lý, hình hài của người quá 
có đã qua đời cách đây vài mươi hoặc vài trăm năm, xương đã tan rã không 
còn gì để nhận dạng: nhưng năng lực thâm thấu này với sự tập trung cao độ 
giúp họ hình dung được từ trường năng lượng sinh học của vong linh, và thông 
qua đó xác định được phương vị của vong linh hiện đang nằm chỗ nào. Nếu 
có sự phối hợp đặc biệt giữa nhà ngoại cảm có năng lực nhìn thâm thấu và 
nhà ngoại cảm có năng lực nghe thâm thấu thì kết quả của những cuộc tìm 
kiếm có thể cao gấp nhiều lần so với những nỗ lực rời rạc, đơn lẻ. 


Năng lực thấu thính. Đối với năng lực nghe thẩm thấu, nhà ngoại cảm có thê 
nghe được các tần sóng âm cao thấp khác nhau từ thượng giới, trung giới, hạ 
giới, tích tụ và giải mã chúng một cách chuẩn xác về nội dung cũng như những 
gì mà thế giới cõi âm đang gởi gắm cho thân bằng quyền thuộc đang còn sông. 

Trường sinh học của con người sau khi qua đời không mất hăn, nó như bản 
chất của thế giới vật lý được bảo tồn. Nguồn sinh học về sóng âm này lan tỏa 
ra, và nhà ngoại cảm khi thiết lập được tần sóng âm tương thích với các vong 
hôn, họ có thể đọc được tâm trạng của các vong hồn này. Khi Ấy, các loại vong 
hồn SẼ gởi găm thông tin và lời nhắn nhủ đến thân bằng quyền thuộc. Vì đặt 
trên nên tảng truyền thông âm thanh, nên một số nhà ngoại cảm khó xác định 
và hỗ trợ được các vong hồn chết trong bụng mẹ, tức là thai nhi chưa có tiếng 
nói, chưa chào đời, hoặc vừa chào đời nhưng vì sự cố nào đó đã phải qua đời 
một cách tức tưởi thì luồng sóng âm tạo ra trường sinh học đó không rõ rệt, vì 
vậy khó có thê giúp họ được siêu sinh thoát hóa theo tinh thần Phật dạy. (Thích 
Nhật Từ) 

--0O0--- 


Mediumistic — having the qualitles of a sp1ritualistic medium = ngoại cảm 
Ngoại cảm là một khả năng đặc biệt của con người, mà cho tới 
bây giờ chưa được khoa học chứng minh. Người có khả năng ngoại cảm không 


1094 


sử dụng những giác quan bình thường, mà có khả năng cảm nhận bằng giác 
quan thứ sáu rõ ràng và liên tục hơn những người thường như khả năng nói 
chuyện với người chết, khả năng theo dõi con người, tiên đoán tương lai, biệt 
được quá khứ của một thực thê nào đó. 
Mediumship — 1s the term used to describe a medium”s work and Involves 
receiving the Information throuph the five senses and then conveying 1t to the 
client, so that they can understand... 
“AII mediums are psychiecs, but not aÌÏ psychics are medium ”. 
Meek - nhu mì, dễ bảo 
Mesalithic - cự thạch (một loại đá) 
Megalomaniac — tính thích làm lớn, tự đại 
Megalopolitan - người sống ở đô thị lớn 
Melange - trộn, máy nhào trộn 
Meld — phương pháp thí nghiệm Melde 
Memorabilia - những sự việc đáng ghi nhớ 
Mendicaney — to beg for food = khất thực 
Menial — công việc người hầu 
Meningioma — u màng não 
Mercantile — buôn bán, vụ lợi 
Meritorious - xứng đáng, đáng khen 
Mesmer1zIng — hypnotIzIng = thôi miên, mê hoặc 
Messianic - như Chúa cứu thế, như vị cứu tinh 


Metabolism - sự chuyền hóa, sự biến dưỡng 


1095 


Metamorphosis - biến hình, biến hóa 
Metaphoric — phép ân dụ (Metaphorical nudge — cú đánh bằng khuỷu tay) 


Metaphysical — relating to transcendent; exceeding usual limit; spiritual 
= Siêu hình, trừu tượng 


MetastasIs - sự di căn (y học) 
Metempsychosis - reincarnation = thuyết luân hồi 


MetempsychosIs 1s a philosophical term 1n the Greek language referring to 
transmigration of the soul, especially 1ts reincarnation after death. Generally, 
the term 1s only used within the context of Ancient Greek philosophy, but has 
also been used by modern philosophers such as Schopenhauer and Kurt 
Godel; otherwise, the term “transmigration” 1s more apprOprIafe. 


Luân hồi và nhân quả là hai sự kiện tương quan. Bởi chúng sanh còn nghiệp 
trái của nhân quả thiện ác nên mới bị luân hồi. Và sự luân hồi khổ vui trong 
sáu nẻo, đều do ảnh hưởng tốt xấu của nhân quả thiện ác. Về nhân quả, có thê 
gồm chung trong ba nghiệp: Phước, Phi phước, Bất động: mà nơi phát sanh 
lại từ thân, ngữ, ý. Nhân nào quả ấy, trạng thái vô cùng! Còn luân hồi là sự 
xoay vần quanh sáu nẻo, tóm tắt không ngoài hai lỗi khổ, vui. 


Meticulous — careful, precIse, accurate = tỉ mỉ, quá kỹ càng 

Mettle — khí phách, khí khái, nhuệ khí 

Miasma - chướng khí, âm khí 

Microcosm -— a miniature = thế giới vI mô; Tiểu thế giới; Thái Dương Hệ 
Tiểu Thế Giới - Theo quan niệm của Phật giáo về vũ trụ thì: Một tiểu thế giới, 
như thê giới chúng ta đang ở, gôm có: l núi Tu-Di, l mặt trời, l mặt trăng. 7 
vòng núi vàng và 7 vòng nước thơm liên tiếp bao bọc nhau vây quanh núi Tu- 
Di. Phía ngoài l4 vòng nói trên là I biên nước mặn. Trên biển nước mặn này, 
có 4 châu là Đông thắng thần châu, Tây ngưu hóa châu, Nam thiệm bộ châu, 


Bắc câu lư châu. Mối châu có hai châu nhỏ đi kèm.. 


-—=0Ö0--- 


1096 


THE MIDDLE PATH 
(Venerable Sayadaw Ashin U Thittila) 


The Eightfold Path which the Buddha preached In his first sermon 1s known 
as the Middle Path because It 1s neither optIimisfIc nor pessimistic. Optimism 
tends to over-estimate the conditlons of life, whereas pessimism tends to 
under-estImate them. To plunge on the one hand 1nto the sensual excesses and 
pleasures of the ordinary worldly life 1s mean, degrading and useless. On the 
other hand. extravagant asceticIsm 1s also evil and useless. Self-indulgence 
tends to retard one's spIritual progress and self-mortification to weaken one's 
Iin(ellect. The Path 1s a Middle Way between the palrs of opposites. and the 
doctrine of the 'Way' may only be grasped by an understanding of the 
correlation and 1nterdependence of the two. Progress 1s an alternating change 
of weight or emphasIs between the two. Yet, Just as a fencers weIght seems 
ever poIsed between his feet resting upon either foot only for so long as 1S 
needed to swing back the emphasIs, so on the path the traveller rests at neither 
extreme but strives for balance on a line between, from which all opposites 
are equally 1n view. All extremes beget their opposites, and both are alike 
unprofitable. 


For all people, the Middle Way of a good life lived In the world 1s in every 
way best and safest. The Buddha said: "These two extremes are not to be 
practised by one who has gone forth to the higher life as a Bhikkhu (who 
renounces the world). What are the two? That conJoined with passion. low. 
vulgar, common, 1gnoble. And that conJoined with self-torture, painful, 
1pgnoble and useless.' Avoiding the two extremes. the Buddha had gained the 
knowledge of the Middle Path which gives sight and knowledge and tends to 
calm, to 1nsight, enlightenment. 


Now, what 1s the Middle Path which gives sight? It 1s the Eightfold Path, 
namely: right understanding. right thoupht, right speech. right action, right 
livelihood, right effort, rIight attention and right concentratlon. Of these the 
first two form a starting point for the Journey of life. Then follow three having 
to do with outward conditions and then three having to do with Iinward 
conditions. The Iimmediate goal 1s to atfain control of the mind; with this 
confrol all individual desire can be, and will be rooted out and ended. The 
ultimate goal 1s the ending of all dissatisfaction and suffering through the 
attainment of perfect enlightenment. perfect wisdom. 


1097 


The first step along the Path toward the goal 1s Right Understanding. This 
involves an understanding of the Four Noble Truths, namely the truth of 
suffering, the truth of the cause of suffering, the truth of the ceasing of 
suffering and the truth of the way leading to the cessation of suffering. What 
now Is suffering or pain? Birth 1s paInful, old age 1s painful, sickness 1s 
paInful, death 1s painful, sorrow, lamentation, deJection and despalIr are 
paInful. To be separated from pleasant things 1s painful, to be 1n contact with 
unpleasant thingøs 1s painful and not øgettIng what one wishes 1s paInful. LIÍe 1s 
full of sorrow unless man knows how to live 1t. On the physical plane, birth, 
old age and death cannot be avoided, but there 1s another sense 1n which life 
1S Often sorrow, but a kind of sorrow that can be entirely avoided. The man 
who lives the ordinary life of the world often finds himself In trouble of 
various kinds. It would not be true to say that he 1s always 1n sorrow, but he 
1S Offen 1n anxIety, and he 1s always liable at any moment to fall Into øreat 
SOrrow or anxIety. The reason for this 1s that he 1s full of worldly desires of 
various kinds, not at all necessarily wIcked, but desires for worldly things and 
because of these desires he 1s tied down and confined. He 1s constantly striving 
to attain something which he has not, and when he has attained It he 1s anxIous 
lest he should lose 1t, this 1s true not only of money but of posItIlon, power and 
social advancemenI. 


There are other obJects of desire - for example, a man or a woman desires 
affection from someone who cannot øive 1t to him or to her. From such a desire 
as that comes often a øreat deal of sadness, Jealousy and much 1lI-feeling. You 
wIll say that such a desire 1s natural; undoubtedly 1t 1s, and affection which 1s 
returned 1s a øreat source of happIness. Yet 1Ý 1t cannot be returned, a man or 
a woman should have the strength to accept the situation and not allow sorrow 
to be caused by the unsatisfied desire. When we say that a thing 1s natural, we 
mean that 1t 1s what we might expect from the average man. But the student 
of Buddhism must try to rise above the level of the average man, otherwIse 
how can he help that man? We must rise above that level In order that we may 
be able to stretch down a helping hand. 


The Second Noble 'Truth 1s the cause of suffering. We have seen that the cause 
Of suffering 1s always deslre to possess and desire to preserve things 
possessed. The Buddha says that man's sense of possession 1s his øreatest 
enemy, for the desire for accumulatlon steals from him his reason and 
Iin(elligence. To be attached to a thing 1s to be sad at the loss of 1t. To despIse 
or hate a thing 1s to be unhappy at the approach of 1t. Selfish desire for a 
worldly material obJect results In sacrificing spiritual treasure to secure the 


1098 


desired obJect which 1s probably of litle value. Therefore, selfish desire 
destroys the sense of value, for selfish desire places worldly possesslons 
above wIsdom, and personalities above princIples. 


Some people express sorrow when they find old aøe coming upon them, when 
they find they are not so strong as they used to be. It1s wIse for them to reallze 
that theIr bodies have done good work, and 1f they can no longer do the same 
amount as before, they should do gently and peacefully what they can, but not 
worry themselves over the change. Presently they wIll have new bodies, and 
the way to ensure a øood one 1s to make such good use as they can of the old 
one, but In any case to be serene, calm and unruffled. The only way to do that 
1S fo let all selfish desire cease, and to turn the thought outward, helping others 
as far as one's capabilities øo. 


Now the Third Noble 'Truth, ceasing of suffering. We have already seen how 
SOrroWw ceases and how calm 1s to be atfained: 1t Is by always keeping our 
thought on the highest things. We may live In this world quite happlly 1ƒ we 
are not attached to 1t by foolish desire. We are In 1t, but we must not be 0Ý 1t. 
at least not to such an extent as to let 1t cause worry, trouble and sorrow. 
Undoubtedly our duty 1s to help others in theIr sorrows and troubles. but in 
order to do that effectively we must have none of our own selfish desires. If 
we take this le with philosophy we shall find that for us sorrow almost 
enfirely ceases. There may be some who think such an attitude unattainable. 
It 1s not so. We can reach 1t, and we oupht to do so, because only when we 
have attained 1t can we really and effectively help our brother man. 


-—-0Ö0--- 


CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO 
(THE MIDDLE PATH) 


Thánh Đạo Tám Ngành hay Bát Chánh Đạo mà Đức Phật đã thuyết trong bài 
pháp đầu tiên của Ngài là Trung Đạo, vì nó không lạc quan cũng chăng bi 
quan. Lạc quan có khuynh hướng đánh giá quá cao cuộc sống, trong khi đó bi 
quan lại có khuynh hướng đánh giá quá thấp; một đẳng thì lao vào những thái 
quá của nhục dục và lạc thú đời thường thấp hèn, thô bỉ và vô bô. Ngược lại, 
phía bên kia chủ trương khổ hạnh thái quá cũng không tốt và vô ích, đắm mê 
trong dục lạc làm cho người ta không phát triển được tinh thần, còn tự hành 
khổ mình lại làm suy yêu đi phần tri thức. Đạo lộ chân chánh là con đường 
trung đạo nằm giữa hai cực đoan này, và giáo lý trung đạo chỉ có thê năm bắt 


1099 


được bởi một người đã hiểu rõ mối tương quan tương duyên giữa hai cực đoan 
nêu trên. Tiến bộ chính là biết thay đôi qua lại trọng lực và sự nôi bật giữa hai 
khuynh hướng. Tuy nhiên, cũng như trọng lực của một kiếm thuật gia dường 
như luôn được giữ thăng bằng giữa đôi chân của ông ta, ông chỉ tựa trên một 
chân nào đó trong khoảng thời gian cần thiết đủ để thay đổi trọng tâm, trên lộ 
trình giải thoát cũng vậy, người hành đạo không nên trú ở một cực đoan nào 
cả mà phải cố găng giữ quân bình ở mức trung tâm của nó, từ đó hai đối cực 
này đựơc quan sát một cách trung thực. Tất cả các cực đoan đều sanh ra những 
đối cực của nó, và cả hai đều bất lợi như nhau. 


Đối với tất cả mọi người, Trung Đạo về một cuộc sống hiền thiện trong thế 
gian này là cách sống tốt đẹp nhất và an toàn nhất. Đức Phật dạy: “Có hai cực 
đoan mà người sống đời cao thượng của một Tỳ Khưu không nên hành theo, 
hai cực đoan đó là gì? Đó là sống kết hợp với dục vọng thấp hèn, đê tiện, tâm 
thường, không xứng đáng với bậc Thánh và sống kết hợp với tự hành hạ mình, 
tự làm khổ mình, không xứng đáng với bậc Thánh và vô ích". (Samyuta 
Nikaya V. phẩm Chuyển Pháp Luân). Tránh xa hai cực đoan này Đức Phật đã 
đạt đến trí tuệ thấy rõ Trung Đạo, mà điều này đã làm phát sinh huệ nhãn và 
huệ trí cũng như hướng đến an tịnh, thắng trí và giác ngộ. 


Vậy thì Trung đạo là gì lại khiến phát sinh huệ nhãn? Đó chính là Bát Chánh 
Đạo bao gồm: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định. Hai chi đầu: 
Chánh Kiến và Chánh Tư Duy tạo thành khởi điểm cho cuộc hành trình của 
đời sống chân chánh thuộc về nhóm Tuệ. Ba chi kế: Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng liên quan đến những điều kiện tu tập bên ngoài thuộc 
nhóm Giới, và ba chỉ cuối Chánh Tỉnh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định liên hệ 
đến các điều kiện tu tập bên trong. 


Mục tiêu trước mắt là phải đạt được sự kiểm soát hay chế ngự tâm; với sự chế 
ngự này mọi tham muôn vị kỷ có thể được và chắc chắn sẽ được nhồ sạch tận 
gốc và chấm dứt hoàn toàn, cứu cánh tối hậu là đoạn tận mọi hình thức bất 
toại nguyện và khổ đau qua sự chứng ngộ trí tuệ giải thoát viên mãn. 


Bước thứ nhất trên đạo lộ hướng đến cứu cánh giải thoát là Chánh Kiến. Chánh 
Kiến ở đây liên hệ đến sự hiểu biết rõ ràng về Tứ Đé, đó là: Khổ Đé, Tập Đé, 
Diệt Đề và Đạo ĐỀ. Vậy gì là khổ? Sanh là khô, già là khổ, bệnh là khổ, chết 
là khổ, sầu bi, khổ, ưu não là khô; phải xa lìa những gì mình yêu mến là khổ 
và không đạt được điều mình mong ước cũng khổ. 


1100 


Cuộc sống sẽ tràn đầy khổ đau nếu như người ta không biết làm thế nào để 
sống cho phù hợp với nó. Về phương diện thê chất, sanh, già, chết là điều 
không thẻ tránh được, song có một phương diện khác ở đó đời sống luôn luôn 
sầu muộn. Tuy nhiên đó là một loại sầằu muộn hoàn toàn có thể tránh được, 
người sống cuộc đời bình thường trong thế gian nảy lúc nào cũng cảm thấy 
mình bị vướng mắc vào đủ mọi loại phiền não. Nói rằng họ luôn luôn đau khổ 
thì có vẻ không thực lắm, nhưng phải nói là họ lúc nào cũng ở trong tình trạng 
lo lắng, bất cứ lúc nào họ cũng có thể rơi vào những tình trạng đau khô hay lo 
âu thái quá. Lý do của điều này là vì trong lòng họ chất chứa đầy những tham 
vọng trần tục, dĩ nhiên những điều đó không nhất thiết là xâu, mà chỉ là những 
tham muốn đối với các pháp thế gian, bởi vì những tham muốn này mà họ bị 
trói buộc và giam hãm trong ngục tù thế gian, họ luôn luôn gắng sức để đạt 
cho kỳ được cái mà họ chưa có, nhưng khi đã đạt được rồi họ lại lo sợ rằng sẽ 
mất nó, điều này là sự thực không phải chỉ đối với vấn đề tiền bạc mà còn cả 
vơi những vẫn đề khác như địa vị, quyền lực và mọi thăng tiễn trong xã hội 
nữa. 


Còn có những đối tượng khác của lòng tham muốn, chăng hạn như một người 
nam hay một người nữ khao khát được sự trìu mến yêu thương nơi một người 
nào đó nhưng không được họ đáp lại. Phát xuất từ những tham muốn bất toại 
nguyện như vậy thường đưa đến vô số những buôn tủi, ghét ghen, thù hận, 
quý vị có thể cho những tham muốn đó là điều hoàn toàn tự nhiên; hiển nhiên 
đó là điều hết sức tự nhiên, và nếu sự trìu mến thương yêu đó được đáp trả lại 
thì thật là vô cùng hạnh phúc nữa là khác. Tuy nhiên, nếu nó không được đáp 
trả lại thì sao? Người nam hay người nữ ấy phải có một sức chịu đựng mới có 
thê chấp nhận được tình trạng bẽ bàng này, và không đề cho lòng tham muốn 
bất toại nguyện đó gây nên đau khổ. Khi chúng ta nói một vấn đề nảo đó là tự 
nhiên, nghĩa là chúng ta muốn nói rằng đó là một việc mà chúng ta có thê 
trông đợi (sẽ xảy r4) đối với một người trung bình. Nhưng là một Phật tử, 
chúng ta phải cô găng vươn lên trên cái mức trung bình ấy, nếu không làm 
sao chúng ta có thê giúp cho mọi người được? Chúng ta phải ở trên mức ấy 
thì khả dĩ chúng ta mới có thể mở rộng vòng tay giúp đỡ mọi người. 


Chân đề thứ hai là nguyên nhân của khổ. Chúng ta đã thấy ra răng nguyên 
nhân gây ra đau khổ luôn luôn là vì muốn được sở hữu và khát khao muôn giữ 
mãi những gì mình đã có. Đức Phật dạy rằng cái khuynh hướng muốn sở hữu 
của con người là kẻ thù tệ hại nhất của họ, vì lòng tham muốn tích luỹ này đã 
tước đi của họ lý trí và khả năng hiểu biết, đính mắc vào một vật là phải buồn 
khi mắt nó, ghét hay thù hận một cái gì là sẽ mất vui khi phải gần nó. Tham 
đăm vị kỷ đôi với các đối tượng vật chất thế gian đưa đến hậu quả là phải hy 


1101 


sinh kho báu tinh thần để giành được cái mình mong muốn, mà vật ấy có thể 
lại ít giá trị hơn là khác. Vì thế tham muốn ích kỷ đã huỷ diệt khả năng phán 
đoán về giá trị, vì lòng tham này đặt sở hữu thế gian lên trên trí tuệ, và lợi ích 
cá nhân trên đạo lý. 


Khi tuổi già ập đến, một số người tỏ vẻ buồn bực vì họ thấy là mình không 
còn khoẻ mạnh như trước kia nữa. Cần phải hiểu được tâm thân này đã hoàn 
tất tốt phận sự của nó mới thực sự là thái độ của người có trí, và nếu nó không 
còn làm được nhiều việc như trước đây, chúng ta sẽ làm những øì có thể làm 
được một cách nhẹ nhàng và an lạc, nhưng đừng tự làm khổ mình về những 
đổi thay vô thường đó, không bao lâu chúng ta sẽ có những cái thân mới, và 
cách để bảo đảm sẽ được một tâm thân tốt đẹp như ý là chúng ta phải tận dụng 
hết khả năng của mình để làm mọi điều thiện với tâm thân cũ này. Tuy nhiên 
trong bắt kỳ trường hợp nào cũng cần phải bình thản, an tịnh và không bối rối, 
muốn làm được điều này nhất thiết chúng ta phải dừng lại mọi tham muốn, vị 
kỷ, đồng thời hướng tâm vị tha đến mọi người, giúp cho tha nhân với hết khả 
năng của mình. 


Chân đề thứ ba là sự diệt khô. Chúng ta đã biết làm thế nào để khổ đau dừng 
lại và làm thế nào đề đạt đến an lạc; ; băng cách luôn luôn hướng tâm đến những 
điều cao thượng. Chúng ta có thể sống trong thế gian này hoàn toàn hạnh phúc, 

nếu như chúng ta không để cho cái tham muốn điên rồ của mình dính mắc vào 
nó; chúng ta sông trong cuộc đời nhưng không bị cuộc đời trói buộc, ít ra cũng 
không đến mức bị cuộc đời gây cho ta lo lắng, phiền muộn và khổ đau. Hiển 
nhiên phận sự của chúng ta là để giúp đỡ mọi người trong những lúc họ khổ 
đau, phiền muộn, thế nhưng, để làm được điều nảy một cách hiểu quả, bản 
thân chúng ta phải đoạn tuyệt những tham muốn ích kỷ của mình. Nếu ta sống 
trong cuộc đời với triết lý như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy rằng mọi sâu 
khổ trong ta hầu như đã hoàn toàn dừng lại. Hắn sẽ có một sô người cho rằng 
thái độ sống như vậy là một điều không thể đạt đến nổi. Không hắn như vậy, 
chúng ta có thê vươn đến nó và chắc chăn sẽ làm được điều này, bởi vì chỉ khi 
chúng ta có được thái độ sống như vậy chúng ta mới thực sự có thể giúp cho 
tha nhân một cách hiệu quả. 

(Tỳ kheo Pháp Thông dịch) 
-—=0O0--- 

Middle Way (Con Đường Trung Đạo) — It 1s said that Siddhartha”s father 
confined his son to the palace 1n order to screen him from the 
realitles of. life, such as old age, sickness and death. But Sidd- 
hartha curIosifles was too øreat and on secret eXcursions (cuộc 
đi chơi) from the palace he came face to face with these 


1102 


realities. He also eneountered mendicant (khất thực) or ascetic 
(người tu khổ hạnh) who had renounced (từ bỏ) all worldly ties 
to seek spIritual truth. 

These encounters led Siddhartha to leave the palace In search 
for a means to overcome dukkha (pain, distress, suffering and 
unsatisfactoriness”) associated with the human condition. For 
many years he practiced the severe austerities (tu khổ hạnh) of 
the yogin 1n the forests of Northeast India, but failed to attain 
awakening. This led to the first of his insights (thấu được), he 
saw that the spiritual quest 1s ImpossIble 1ƒ one 1s either distrac- 
ted by excessIve materialism or tormented (dày vò) by excess- 
1ve physical want. Buddhism 1s often described as a “Middle 
Way” (Đường Trung Đạo) between these extremes... 


Con Đường Trung Đạo — Sau khi Tắt-Đạt-Đa rời bỏ cuộc sống vương giả, 
Ngài tới tham học hai đại sư trứ danh đương thời là ông Ka-La-Ma và Uất- 
Đâu-Lam-Phất, nhưng Ngài không được thỏa mãn vì vẫn không tìm ra được 
đường giải thoát thích đáng. 


Ngài bèn vào rừng sâu tu khổ hạnh trong sáu năm trường, mỗi ngày chỉ ăn 
uông chút ít, đến nỗi thân hình chỉ còn da bọc xương, nhưng rốt cuộc cũng 
chăng thành công. Nhận thấy phương pháp khổ hạnh không phải là con đường 
chân chính, Ngài bèn trở lại lỗi sống bình thường. “Lợi dưỡng làm chậm trễ 
tiễn bộ tinh thần, khổ hạnh làm suy giảm trí thức”. 


Con đường của Ngài là con đường trung đạo và Ngài bắt đầu dùng một ít thực 
phẩm. Nhóm ông Kiều-Trần-Như cho rằng Ngài thoái chí nên bỏ đi chỗ khác. 
Còn một mình trong rừng ở trên núi Tượng- -Đầu gần sông Ni-Liên-Thiên, 
Ngài phát nguyện sẽ không rời chỗ ngồi dưới gốc cây tất-bát-la (Ajapala - cây 
dừng), sau nảy là cây bỗ-đề danh tiếng. Ngài tập trung định lực quán chiếu 
vào trong tâm, thay vì xem xét ngoại cảnh và nhận thấy rằng những nhận thức 
của tri giác là sai lầm, các cảm thọ cũng sai lầm, những điều này dẫn dắt đến 
khổ đau. Truy tận gốc thì cái gốc chính là vô minh, u mê; phải giải tỏa, phải 
từ bỏ, phải đập tan sự u mê đó mới thoát khỏi được. 


Một đêm kia, vào cuối canh một, Ngài chứng ngộ túc mạng minh, có thể nhớ 
lại những kiếp đã qua. Giữa đêm, Ngài chứng ngộ thiên nhãn minh, nhờ đó 
thấy được sự sinh tử luân hồi của các chúng sinh. Sau Ngài diệt mọi phiền não 
vào canh cuối, Ngài chứng ngộ lậu tận minh, hiểu biết sự chấm dứt các trầm 
luân, giác ngộ tứ diệu đề tức là con đường thoát khổ và thành Phật, lên ngôi 


1108 


chánh đăng chánh giác. Lúc đó Ngài 35 tuổi, Ngài thành Phật do nỗ lực của 
bản thân, không nhờ ai khác... 





Milarepa - The life of Milarepa ˆ 


His name was Milarepa and he was a murderer. The start of this yog1”s life 
was marred by violence, hatred and revenge. But mention his name to any 
Tibetan and their eyes will well up with tears of devotion and Joy. For this 1s 
a story about change. This 1s a man who recognized his flaws and mistakes 
and turned his life around. This 1s a man who became the greatest yogi the 
world has ever seen. 


Who was Milarepa? 
The murders 


Milarepa was born 1nto a wealthy family In the snowy land of TTbet in 1052. 
Early on 1n hIs teenage years hIs father passed away and, with no one left to 
confrol the estate, his aunt and uncle stole his entire inheritance. Filled with 
rage and hatred the young Milarepa went away to learn varIous dark arts and 
soon returned to murder them. In fact, 1t 1s said that the vengeful Milarepa was 
so angry that he killed 35 people 1m his uncle”s village on the night of the 
Tevenge. 


Meeting his Guru 


Soon after these dreadful events Milarepa”s life started to fall to pieces. He 
had reached an extremely dark place and realized very deeply that his life had 
turned out all wrong. He was ashamed of who had become and what he had 
done to h1s family. He realized the grave mistake he had made. 


So he set out to make things right. On his quest of redemption Milarepa met 
a man named Marpa who had broupght all of the Buddhist teachings to Tibet 
from India. Marpa had endured great hardships to bring these teachings back 
and 1t 1s said that without Marpa the Buddhist teachings would not have 
survived 1n the land of snows. 


1104 


The moment Milarepa first saw Marpa was magic. Legend tells us that Marpa 
was out 1n a field having a drink and Milarepa passed him on the road. When 
his eyes first fell on Marpa the whole world stood still and the hairs on the 
back of his neck stood on end. Milarepa had no 1dea who the man was but due 
to theIr strong connection from past lives 1t 1s sald that Milarepa experienced 
a deep state of meditation by Just looking at Marpa. 


The great hardships that Marpa put him through 


Milarepa studied with many Buddhist masters but none of them seemed to be 
able to help him. In his heart he knew had to study with Marpa. So he went 
back to ask Marpa and asked for help but Marpa Just scolded him and chased 
him away. Each time Milarepa requested teachings the wrathful Marpa would 
beat him and kick him out. Finally, thouph, he gave 1n and made a deal with 
Milarepa: 


“Build me a large tower and I wiÏll teach you the Dharma,” he said. 


So Milarepa set to work. He gathered stones and rocks and wood from all over 
the country side. After many weeks of backbreaking labor Milarepa went back 
to Marpa and told him the tower was complete. Marpa went to Inspect the 
work and upon seeing 1t started yelling at Milarepa telling him that he had 
done 1t all wrong and that he needed to sfart again! 


This wenf on nine more times 


The last tower Milarepa buIlt was nine storles high and took many months to 
complete. Remember, this was before cars, cranes and cement mixers. Ít took 
such a toll on his body 1t 1s said that he had open sores all over his back and 
that he was now a hunch back from carrying all the rocks. But he did 1t. And 
his dedication to Marpa never wavered. He wanted the teachings so much. 


After the last tower was built Milarepa stumbled back to Marpa”s house where 
the teacher was giving some advanced teachings to some other yOgIs. 
Milarepa fell on the floor by Marpa”s feet and begged for teachings. But, as 
always, Marpa told him to go away. 


Completely at his w1t”s end Milarepa decided to kill himself. He had murdered 
35 people and without the teachings of the Buddha he felt there was no way 
he could make things right and no way to benefit those dead people. So he 


1105 


hung a rope on a tree and put 1t around his neck. He took a deep breath and 
braced himself and Just as he was about to step to his death Marpa approached 
and said that he was now ready to receive the highest teachings of BuddhIsm. 
Marpa had accepted him as a disciple. 


It 1s said that Marpa put him through all of these hardships to help him purIfy 
his negative karma and to make him a suifable vessel for the teachings. 
Without those hardships Milarepa”s mind would not have been prepared and 
he would have made no progress due to the severity of his past actlons. 
Marpa'”s foresight had allowed him to see how the back breaking work would 
benefit the new yogi and help him to make quick progress. 


S(udying with Marpa and meditating in caves 


Milarepa then recerved all of Marpa”s teachings. One night during a very 
secret teaching Marpa had a dream where a beautiful female Buddha told him 
that Milarepa would become the holder of his lineage and to therefore teach 
him well. Thus, Marpa taught Milarepa everything he had learned 1n India, 
like one pot pouring water 1nto another pot. 


Once the yogI was fully trained he said his goodbyes and set off Into the 
wilderness. He took a vow to sfay alone 1n the caves until he achieved 
enlightenment and he never broke this vow. Milarepa would sometImes brick 
up the entrance of his cave so that he could not leave and medifate 1n there for 
years, food and drink being passed to him throuph a crack 1n the bricks. 


Enlightenment ïn one lifetime 


The Buddhist teachings say that 1t 1s possible for someone to atfain 
enlightenment In one lifetime but that 1t 1s extremely rare. For most Buddhist 
practitioners 1t wIll take many many lifetimes to accumulate the wIsdom and 
compassion that 1s needed. But Milarepa did 1t. He 1s renowned as the only 
person 1n Tibetan history to have attained complete enlightenment In one 
body, one life time. And that 1s why he 1s the greatest yog1 of all. 


What Milarepa can teach us about living liíc 


Milarepa was known as a great poet. He would often roam around the 
counfryside singing songs and writing poems for the local people. I would like 


1106 


to share with you some of Milarepa”s most famous poems, teachings and 
quofes 1n the hope that 1t might benefit someone out there. 


1. Be humble 


““Fake the lowest place, and you shall reach the highest.” - Milarepa 
Milarepa was known to be very humble. He would wear nothing but a few 
dirty old raøgs and he would never sit on a high throne or seat. He had no fancy 
monasftery but instead chose to dwell in caves and on mounftaIns. 


Many ofhis songs are about humility. Milarepa often talks about how humIlity 
allows us to develop compassion and love whereas arrogance causes us to feel 
better and more 1mportant than everyone else. He often scolded local people 
for being arrogant sayIng that pride 1s the cause suffering because If 1S sO self- 
centered. And when you are arrogant and proud and things don”t go your way, 
you suffer. 


2. Be mindful of death 


“Life 1s short, and the time of death 1s uncertain; so apply yourselves to 
meditation. Avoid doing wrong, and acquire merit, to the best of your ability, 
even at the cost of life 1tself. In short, act so that you wIll have no cause to be 
ashamed of yourselves; and hold fast to this rule.”— Milarepa 


One of the key themes 1n Milarepa”s poems and songs 1s death. lt seems as 
though his past as a murderer stayed with him and he was always mindful of 
the fact that death could come at any time. But Milarepa used this knowledge 
aS Inspiration, not as a cause for depression. Instead of worrying about death 
he faced his fears and used his morfality as his prImary motivation fo practice 
hard. 


I often try to encourage my readers to do the same. We have no Idea when we 
are goIng to die but we know that death 1s a certainty. So we should use this 
precIous opportunIty to achieve our goals and do some good. That 1s what 
Milarepa did. He made the most of his time by being constantly aware of the 
fact that time could run out. 


3. Be mindful oŸ Impermanence 


1107 


“All worldly pursuits have but one unavoidable and inevitable end, which 1s 
SOTFOW; acquisitlons end 1n dispersion; buildings 1n destruction; meetings 1n 
separation; births in death.” — Milarepa 


One thing that [ wIsh my parenfs spent more time educating me on 1s the truth 
Of Impermanence. Ït is a very useful thing to understand but one which most 
people, sadly, never really ørasp. 


Milarepa often told people not to be too attached to things because 1t wouldn't 
last. Relatlonships, wealth, Jobs, houses, countries, etc. AlI of it w1ll fade like 
a rainbow. None of 1t wIÏl last forever. And by understanding and respecting 
this truth one 1s able to enJoy life a lot more. Our relationships to the world 
become more realistic and healthy. We are not always grasping at things 
trying to prevent them from ending. When we understand Impermanence we 
are more likely to apprecIate something whIle 1t 1s here. 


4. Don”t be fooled by worldly distractions 


“The affatrs of the world wIll go on forever. Do not delay the practice of 
medifation.” — Milarepa 


I love this quote. In fact, I have 1t as my desktop background and I read 1t 
when I need to remind myself that there 1s something else to do other than 
work, eat, sleep and work. 


We can all identify with this saying, even 1fwe arent medifation practitioners. 
The affalrs of the world wIll go on forever. There wIll always be someone or 
something getfIing 1n the way of our hopes and dreams. It might be work or 
money or some other obstacle but as soon as you overcome 1t, a new one wIll 
appear. 


Milarepa 1s telling us not to waste time but to get on with 1t. There are always 
going to be distractions and problems but we need to make progress anyWway. 
Thịs 1S very Important. 


5. Live and die without regref 


“My religion 1s not Buddhism. My religlon 1s to live and die without regret.” 
— Milarepa. 


1108 


This 1s my favorite quote of all time. Not Just of Milarepa, but of anyone, 
anywhere. I read 1t and I feel inspired to be a better man and to do everything 
I can to make my life beneficial and worthwhIle. I love 1t because 1t h1fs to the 
heart of the matter and expresses how horrible 1t would be to be on death”s 
door and have regrets about things you have done (or not done!) durIng your 
youth. 





Tranh họa Milarepa : 
Milarepa - Đại Hành giả Tây Tạng 


Kẻ sát nhân 


Milarepa sinh năm 1052 trong một gia đình giàu có ở xứ tuyết Tây Tạng. Cha 
ngài mất khi ngài còn nhỏ và bởi không có người cai quản điền trang, chú 
thím ngài đã chiếm đoạt toàn bộ di sản của ngài. Tràn ngập sự giận dữ và căm 
thù, chàng thanh niên Milarepa đi học huyền thuật và nhanh chóng trở về để 
giết hại những kẻ hãm hại gia đình mình. Trong thực tế, người ta nói rằng với 
sự căm thù, Milarepa sân hận tới nỗi đã giết chết 35 người trong ngôi làng của 
chú ngài trong đêm phục hận. 


Gặp gỡ Đạo sư 


Không lâu sau những sự kiện khủng khiếp đó, cuộc đời của Milarepa bắt đầu 
vỡ tan thành từng mảnh. Ngài đã đi tới một chốn vô cùng tăm tối và ngài nhận 
thức thật sâu xa rằng cuộc đời ngài hóa ra hoàn toàn lầm lạc. Ngài xâu hồ về 
con người mình và những gì ngài đã làm cho gia đình ngải. Ngài nhận thức 
được lỗi lầm trầm trọng ngài đã phạm. 


Vì thể ngài bắt đầu làm những điều tốt lành. Trong quá trình chuộc lại lỗi lầm. 
Milarepa gặp Đạo sư Marpa, vị Thầy đã mang toàn bộ Phật pháp từ Ấn Độ về 
Tây Tạng. Để đưa về Tây Tạng những giáo lý này, Marpa đã phải chịu đựng 
những gian khổ lớn lao và người ta nói răng không có Marpa thì Phật giáo sẽ 
không tôn tại ở xứ tuyết. 


1109 


Giây phút Milarepa nhìn thấy Marpa lần đầu tiên thật là kỳ diệu. Truyền thuyết 
kể lại rằng Marpa ở ngoài đồng, bên một con đường, ngài uống một ly rượu 
và Milarepa đi ngang qua mặt ngài. Thoạt đầu khi Milarepa vừa nhìn thấy 
Marpa, toàn thê thế giới tĩnh lặng và lông tóc sau cô ngài dựng đứng lên. 
Milarepa không biết người đàn ông đó là ai nhưng bởi mối nối kết mạnh mẽ 
từ những đời quá khứ, người ta nói rằng chỉ nhìn thấy Marpa là Milarepa đã 
kinh nghiệm một trạng thái thiền định sâu xa. 


Marpa buộc Milarepa phải chịu những gian khổ lớn lao 


Milarepa đã tu học với nhiều Đạo sư Phật giáo nhưng dường như không vị 
Thầy nào có thê giúp đỡ được ngài. Trong trái tim của ngài, ngài biết ngài 
phải tu học với Marpa. Vì thế ngài quay trở lại để hỏi Marpa và khẩn cầu vị 
Thầy này giúp đỡ nhưng Marpa chỉ quở mắng và đuổi ngài đi. Mỗi lần 
Milarepa thỉnh cầu giáo lý thì Marpa chỉ giận đữ, đánh đập và tống cố ngài ra 
ngoài. Mặc dù vậy, cuối cùng Marpa nhượng bộ và đi tới một thỏa thuận với 
Milarepa: 


“Hãy xây cho ta một ngọn tháp lớn và ta sẽ dạy Pháp cho ngươi,” Marpa nói. 


Vì thế Milarepa bắt đầu làm việc. Ngài thâu thập những viên đá, các tảng đá 
và øÕ từ khắp mọi nơi. Sau nhiều tuần làm việc kiệt lực, Milarepa trở về gặp 
Marpa và nói với vị Thầy rằng ngọn tháp đã hoàn tất. Marpa tới kiểm tra công 
việc và khi nhìn thấy ngọn tháp, Marpa bắt đầu chửi mắng Milarepa, nói rằng 
Milarepa đã làm sai hoàn toàn và phải bắt đầu lại! 


Sự việc này diễn ra chín lần nữa. 


Ngọn tháp cuối cùng mà Milarepa xây dựng cao chín tầng và phải mắt nhiều 
tháng để hoàn tất. Xin nhớ răng việc này xảy ra trước khi có xe hơi, cần trục 
và máy trộn xI măng. Công việc này làm Milarepa bị thương và người ta nói 
rằng lưng ngài đầy những vết thương lở loét và giờ đây ngài thành một người 
gù lưng bởi phải vác những tảng đá. Nhưng ngài đã thực hiện điều Marpa yêu 
cầu và sự hiễn dâng của ngài đối với Thầy Marpa không bao giờ lay chuyền. 
Ngài vô cùng khao khát giáo lý. 


Khi ngọn tháp sau cùng được xây dựng xong, Milarepa ngân ngại trở về nhà 
của Marpa, nơi vị Thầy đang ban các giáo lý cao cấp cho vài hành giả khác. 


1110 


Milarepa phủ phục dưới chân Thầy và cầu xin giáo lý. Nhưng cũng như 
thường lệ, Marpa bảo Milarepa hãy ra khỏi nơi đó. 


Hoàn toản tuyệt vọng, Milarepa quyết định tự vẫn. Trong quá khứ, ngài đã 
giết chết 35 người và không có giáo lý của Đức Phật, ngài cảm thấy không thê 
làm những điều đúng đắn và không có cách nào để mang lại lợi ích cho những 
người đã chết đó. Vì thế ngài treo một sợi thừng trên cây và tròng dây quanh 
cô. Ngài hít một hơi thật sâu và dốc hết nghị lực, và ngay khi ngài sắp bước 
vào cái chết thì Marpa tới gần và nói giờ đây Milarepa đã sẵn sàng được nhận 
những giáo lý tối thượng của Phật giáo. Thầy Marpa đã chấp nhận ngài là đệ 
tử. 


Người ta nói rằng Marpa bắt Milarepa phải chịu những gian khổ này để giúp 
Milarepa tịnh hóa ác nghiệp và khiến ngài trở thành một bình chứa (pháp khí) 
thích hợp đối với các giáo lý. Không có những gian khổ này, tâm thức của 
Milarepa sẽ không được chuẩn bị và ngài sẽ tu tập không tiễn bộ do bởi những 
ác hạnh trầm trọng của ngài trong quá khứ. Nhờ trí tuệ, Marpa biết rằng những 
công việc khổ nhọc sẽ làm lợi lạc cho Milarepa và giúp cho tân hành giả này 
tiến bộ nhanh chóng trên con đường. 


Tu học với Marpa và thiền định trong các hang động 


Sau đó Milarepa nhận lãnh tất cả những giáo lý của Marpa. Một đêm trong 
một giáo lý tuyệt mật, Marpa có một giâc mơ. Trong giâc mơ một vị Phật nữ 
tuyệt đẹp nÓi Với ngài răng Milarepa sẽ trở thành vị hộ trì dòng truyền thừa 
của ngài và vì thế hãy nỗ lực giảng dạy cho Milarepa. Do đó Marpa đã dạy 
cho Milarepa mọi sự mà ngài đã học ở An Độ, giông như người ta rót nước từ 
chiếc bình này sang chiếc bình khác. 


Khi Milarepa đã được giảng dạy đầy đủ, ngài từ giã mọi người và lên đường 
tới nơi hoang dã. Ngài nguyện sống đơn độc trong những hang động cho tới 
khi thành tựu giác ngộ và ngài không bao giờ vi phạm lời nguyện này. Đôi 
khi Milarepa bít lỗi vào hang để ngài không thể ra khỏi và thiền định ở đó 
hàng nhiều năm. Thực phẩm và nước uống được đưa vào cho ngài qua một 
khe nút giữa các viên gạch. 


Giác ngộ trong một đời 


IIII 


Các giáo lý Phật giáo nói rằng người ta có thể đạt được giác ngộ trong một 
đời nhưng điều đó vô cùng hiểm có. Hầu hết hành giả Phật giáo phải mắt rất 
nhiều cuộc đời để tích lũy trí tuệ và công đức. Nhưng Milarepa đã làm được 
điều đó. Ngài nổi danh là người duy nhất trong lịch sử Tây Tạng thành tựu sự 
toàn giác trong một thân người, ngay trong một đời người. Và đó là lý do vì 
sao ngài là hành giả vĩ đại nhất trong mọi hành giả. 


Đức Milarepa có thể dạy chúng ta điều gì trong cuộc đời 
1. Hãy khiêm tốn 


“Hãy ngồi Ở chỗ thấp nhất, và các con sẽ đạt được vị trí cao nhất.” - Milarepa 
Milarepa nỗi danh là rất khiêm tốn. Ngài không mặc gì ngoài một vài quân áo 
rách dơ bân và không bao giờ ngồi trên một Pháp tòa hay ghế cao. Ngài không 
có tu viện lộng lẫy, thay vào đó ngài chọn cách sống trong những hang động 
Và núi non. 


Nhiều bài ca của ngài nói về sự khiêm tốn. Milarepa thường nói về đức tính 
khiêm tốn giúp ta phát triển lòng bị mẫn và lòng yêu thương, trong khi sự kiêu 
ngạo khiến chúng ta cảm thấy mình tốt hơn và quan trọng hơn tất cả những 
người khác. Ngài thường quở trách những người dân địa phương kiêu ngạo, 
nói rằng sự cao ngạo là nguyên nhân của đau khổ bởi nó quá sức quy-ngã. Và 
khi quý vị kiêu ngạo và tự cao, các sự việc không theo ý muốn của quý vị, 
quý vị sẽ đau khổ. 


2. Tỉnh giác về cái chêt 


“Cuộc đời thật ngắn ngủi, và thời gian của cái chết thì bất định; vì thế hãy 
chuyên tâm thiền định. Hãy tránh những hành vi sai trái và tích tập công đức 
trong khả năng tốt nhất của các con, dù phải trả giá băng cuộc đời mình. Tóm 
lại, hãy hành động đề các con không có lý do gì phải xấu hồ về bản thân mình; 
và hãy tuân thủ chặt chẽ quy tắc này.” — Milarepa 


Một trong những chủ đề chính yếu trong các bài thơ và bài hát của Milarepa 
là cái chết. Dường như việc ngài là một kẻ sát nhân trong quá khứ đã lưu lại 
dấu vết trong tâm thức ngài và ngài luôn luôn tỉnh giác về việc cái chết có thê 
đến bất kỳ lúc nào. Nhưng Milarepa đã sử dụng sự hiểu biết đó như một nguồn 
cảm hứng chứ không phải một lý do để tuyệt vọng. Thay vì lo lắng về cái chết, 
ngài đối mặt với những sợ hãi của ngài và sử dụng cái chết của ngài như động 
lực chính yếu để tu hành miên mật. 

1112 


Tôi thường cô khuyến khích các độc giả của tôi thực hành tương tự. Chúng ta 
không biết khi nào chúng ta chết nhưng ta biết răng cái chết là một điều chắc 
chắn. Vì thế ta nên sử dụng cơ hội quý báu này để thành tựu các mục tiêu của 
ta và làm một vài điều tốt đẹp nào đó. Đó là những gì Milarepa đã làm. Ngài 
đã sử dụng phân lớn thời gian của ngài bằng cách liên tục tỉnh giác răng thời 
Ø1an có thể cạn kiệt. 


3. Tỉnh giác về sự vô thường 


“Mọi theo đuổi thế gian chỉ có một kết thúc chắc chắn phải xảy ra và không 
thể tránh khỏi, đó là sự đau khô. Mọi thâu đạt kết thúc trong tan tác; mọi tạo 
lập kết thúc trong hủy diệt; mọi gặp gỡ kết thúc trong chia ly; mọi sự sinh ra 
kết thúc trong cái chết.” — Milarepa 


Một điều mà tôi mong ước cha mẹ tôi sử dụng thêm thời gian để dạy dỗ tôi là 
chân lý của sự vô thường. Hiểu rõ lẽ vô thường là một điều vô cùng hữu ích 
nhưng đáng buôn thay, đó lại là một điều mà hầu hết mọi người không bao 
giờ thực sự thấu hiểu. 


Milarepa thường nói với mọi người rằng đừng quá dính mắc vào các sự việc 
bởi chúng sẽ không tôn tại lâu dài. Những môi quan hệ, của cải, công việc, 
nhà cửa, xứ sở v.v.., tất cả sẽ biến mất như một cầu vồng. Sẽ chăng có gì tồn 
tại mãi mãi. Và nhờ thấu hiểu và tôn trọng chân lý này ta sẽ có thể vui hưởng 
cuộc đời nhiều hơn nữa. Những mối quan hệ của ta với thế giới trở nên hiện 
thực và lành mạnh hơn. Ta sẽ không mê mải bám chấp vào các sự việc khi 
ngăn cản chúng đừng chấm dứt. Khi thấu hiểu lẽ vô thường ta có thể nhận 
thức sâu sắc hơn về các sự việc khi chúng hiện hữu ở đây. 


4. Đừng bị lừa gạt bởi những phóng dật thế gian. 


“Những công việc của thế gian sẽ tiếp diễn không bao giờ ngừng nghỉ. Đừng 
trì hoãn thực hành thiên định” — Milarepa 


Milarepa bảo chúng ta đừng lãng phí thời gian mà phải thuận thảo với nó. Sẽ 
luôn luôn có những phóng dật và vân đề, nhưng dù thế nào đi nữa thì chúng 
ta cần phải tiền tới. Điều này Vô cùng quan trọng. 

Sống và chết không hối tiếc. 


“Tôn giáo của tôi không phải là đạo Phật. Tôn giáo của tôi là sống và chết 
không hôi tiệc.” — Milarepa. 


1113 


Kết luận 


Tiểu sử của Milarepa có thể dạy chúng ta rất nhiều về việc chúng ta là ai và 
chúng ta có thê trở thành cái gì. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nó cho 
chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta đều có năng lực để chuyên hóa cuộc đời và 
hoàn cảnh của riêng mình. Chứng ta là chủ nhân số phận của chính mình. 
(Thanh Liên dịch Việt) 
-—-0Ö0--- 
Milieu — môi trường, hoàn cảnh 


Militate - chiến đầu 
Millenarian - người tin rằng sẽ có thời đại hoàng kim 


Mind — What 1s mind? Is 1t the brain or a kind of energy produced by the 
brain? The answer 1s: both. It 1s “both” because while the grosser level of 
ConscIousness 1s produced by the brain, the ultImate source oŸ conscIousness 
1s the Innermost subtle conscIousness which 1s not dependent on the brain. So 
what 1s the cause of ultimate and Innermost subtle conscIousness? There are 
two causes: a “substantial” cause, and a *cooperafive” cause. 


Human beings took five billion years to develop to theIr present human sfate. 
For three to four billion of years there was no life; only some baslc, prImary 
cells. In spite of human evolution, the question still remains: why dịd the 
whole unIverse or galaxy come I1nfo exIstence at all? What 1s the reason? We 
could say that there 1s no reason or that 1t suddenly happened, but this answer 
1S nof satIsfactOry. 


Another answer 1s that 1t was the creatorˆs or God”s doing. However, this vIew 
does not hold true for Buddhist and Jain philosophies. The Buddhist answer 
1s that 1t came Info existence as a result of the karma of the beings who would 
utilize these galaxIes. Take the example of a house. A house exIsts because 
there 1s a builder who constructfs 1t so that 1t can be used. Similarly, because 
there were sentient beings to Inhabit or utIlize this galaxy, 

theIr karma produced the galaxy. 


We cannot explamn this on a physical basis, only on the basis of the 
continuation of mind. The most subtle consclousness or mind has no 
beginning and no end. That 1s 1ts ultimafe nature (not absolute nature). Even 
on the conventional level, ultimate nature 1s something that 1s pure. The 


1114 


ørosser mind with 1(s bas1s Of conscIousness has 1fs own ultimate nature which 
1S pure. It can be Influenced by negative emotions as well as positive thought. 
All negative emotlons are based on I1gnorance and Ignorance has no solid 
baS1s. 


According to Buddhist philosophy, every sentient being who has a mind and 
conscIousness has the potential to become a Buddha. This subtle 
COnSCIousness 1s termed Buddhaseed or sugafahridaya, or tathagatagarbha. 
Thịs 1s the basls of Buddhism 1n general and Mahayana Buddhism 1n 
particular. In Mahayana Buddhism, the ultimate goal 1s Buddhahood or 
Enliphtenment. One should be determined to achieve Buddhahood In order to 
serve all sentlent beings. This determination 1s Bodhicitta which 1s the baslic 
of the Mahayana teaching of infimite altruism. 


To develop Bodhicitta we have to first know about the Four Noble Truths. lt 
1S possible to end suffering or bring about cessation. In order to do that, we 
have to know what suffering 1s and what causes 1t. Only then can cessation be 
achieved and the true path followed. I( will help us If we develop 
determination and altruism. We should recite the Eighf Verses everyday, 
making them a part of our daily life. When we are faced with problems we 
should immediately read, recite and practice the E/ghf Verses. Th1s 1s difficult 
to implement but 1t 1s better to make an attempt so that we have no regprefs 
later. 


The Eight Verses 


L With the deterrmination to accomplish, 
The highest welfare ƒor all senHient beings, 
Who excel even the wish granfing gem, 
May T at all thnes hold them cleqr. 


This verse proclaims that In order to achieve Buddhahood, we must develop 
infimte altruism and create øood actions. We depend heavily on other sentient 
beings. Without sentient beings we cannot develop Infimte altruism and 
cannot achieve Buddhahood. We owe our fame, wealth and friends to other 
sentient beings. For example, without other sentient beings one cannot have 
woollen clothes, since one cannot have wool without sheep. The media 1s 
responsiIble for fame and so on; even reputatlons are dependent enftirely on 
other sentient beings. 


1115 


From conception tiIlI death, our life depends on others. It 1s Important to realize 
how other sentient beings are precIous and useful. ÀAs soon as we realize this, 
Our neøative atfitude towards other beings wIll change. 


LH Whenever I associate with s0re0ne, 
May Ï thính myselƒ the lowest among all, 
And hold the other supreme, 
In the depth oƒ my heart. 


Our attitude towards other people should always be positive. We should be 
concerned about others without feeling pity for them. Above all, we should 
treat them with great respect for they are precIous. We should consider them 
as sacred and superior to ourselves. 


HÍL — In all acfons may Ì search my mĩmd, 
And as soon as Klesha or deÌlusion đrises 
Endangering myselƒ and others, 
May Ï firmly ƒace and avert tt. 


IV.  When I see beings 0ƒ wicked nafure, 
Pressed by violent sin and qƒƒliction, 
May I hold these rare ones deqar, 
As ƒƑ T had found a preciOUs freqSuFe€. 


These verses explain how to control one”s negative emotlons. Our mind 1s 
øreatly Iinfluenced by negative emotions due to our Infinite past lives and 1 1s 
extremely difficult to develop altruism. We have to fight constantly agaInst 
these negative emotions. We have to use different methods to deal with the 
forces of anger. You should simply try to forget about the obJect of anger and 
divert your attention. Concentrafe on your breathing. This cool down the anger 
slipghtly. Then try to think about the negative aspects of anger and minimize 
Or get r1d OÝ If. 


There 1s another type of anger which 1s not very forceful. One way to deal 
with the anger towards one”s enemy 1s to focus on the enemys good qualities. 
Try to develop respect and sympathy Instead. As 1n pr4fifyasamufpada, every 
obJect has many aspects and faces. Almost no obJect can be wholly negative. 
Everything has a positive side of1t. When anger develops, however, our mind 
pe€rceives only the negative aspect. 


1116 


On the other hand, our enemy creates problems for us. Ôn the other, that very 
person gIves us the opportunity to practilce patlence and tolerance, tfwo 
qualitles necessary for compassion and altruism. 


'When extreme greed or other negative emotfions arIse one should be prepared 
for them. If you take a lenlent attitude when the negafIve emofIon arIses, 1{ 
becomes stronger. So reJect, or try to reduce 1t right from 1s Inception. 


V. When others out 0ƒ envy tredt me badly 
With abuse, slander and the like, 
May Ï suƒƒer the deƒfeat, 
And oƒƒer the victory to others 


VI Vƒ sormeone whom Ï have beneƒfited 
With great hope hurts re very badly, 
May I behold hừn 
Ás my suprerne Guru. 


This 1s difficult to practice but essential If we want to develop genuine 
altruism. Some Bodhisattva practices seem 1mpossible and unrealistic; 
nonetheless, they are important. 


If we are humble and honest, certain people might take advantage of us. Even 
1n such situations, we should not harbor any negaftIve feelings towards that 
person. Instead, we should analyze the situation. Allowing that person to do 
whatever he or she likes wIll ultimately be harmful for him or her. Therefore, 
we should take some counter-measures. We should do this not because that 
person has harmed us, but because we should be concerned about the personˆs 
well-being In the long run. 


When anger dominates our mind, the best part of the human brain, which 
Judges situatlons, falls In 1(s function. We may then use harsh word 
unintentionally. Hateful words pour out automatically due to lack of control 
when we cannot handle a situation. Once the anger subsides, we feel ashamed 
Of ourselves. 


VIIL May I directly and imndirectly 
Q@ƒffer benefit and happiness to all my mothers, 
May Ï secretly take upon mmysefƒ, 
The harm and suƒƒfering oƒ the mothers. 


1117 


This verse tells us to benefit other sentient beIngs more than oneself and take 
on their suffering. This can be practiced through deep breathing — taking In 
suffering and breathing out happIness. One can also do this by visualizIing or 
training the mind through focusing on the obJect of meditation. 


VIH. May all this remain undefined by the stains, 
Keeping In view the Eighf wordly principles, 
May L, by perceiving all Dharrmas as tlĨusive, 
Unatiached be delivered [rom bondage, sarnsara. 


In order to meditate on ultimate altruism, 1s Iimportant to understand the 
concept. In Buddhism, varlous levels of tenets have different Interpretations 
Of 1t. Of the four philosophical schools, the Interprefation g1ven here 1s referred 
to 1n the highest Buddhist tenets, Prasangika-Madhyamika. According to thịs, 
emptiness means that no phenomenon can have an Inherent exIstence. By 
understanding the lack of inherent existence of alÏ nature, we can understand 
the 1llusive nature or the 1llusion of all phenomena. 

Practice Infimte altruism with the help of wIsdom. That”s the way. 

(His Holiness the Dalai Lama — The Transformed Mind) 


Luyện Tâm Bát Đoạn — Eight Verses 


1. Ước mong đạt được lợi lạc tôi đa cho tất cả chúng sanh 
qHý báu hơn ngọc như ý, con nguyện luôn yêu thương họ. 


Để rèn luyện bồ đề tâm, đầu tiên, ta phải phát triển tâm từ để thấy chúng sanh 
đáng yêu, và phát triển tâm đại bi. Cường độ của tâm thức tùy thuộc vào mãnh 
lực của lòng bị, và cường độ của tâm đại bi tùy thuộc vào mãnh lực của lòng 
từ trong ta, nhìn thấy chúng sanh đáng yêu. Vì thế, trước tiên, điều thiết yếu 
là tu tập tâm từ để thấy chúng sanh đáng mến. Điều này quả là đúng, vì khi 
những người mà ta có thiện cảm bị bệnh nhẹ, ước muốn cho nØƯỜi ẫây khỏi 
bệnh sẽ khởi lên một cách mạnh mẽ. Khi bệnh tật xảy ra cho những người ta 
không yêu mến thì ước muốn cho người kia khỏi bệnh không phát sinh. Giống 
như trong đời này, cường độ của sự mong muốn cho tha nhân không vướng 
khổ tùy thuộc vào mức độ ta yêu mến họ đến mức nào, thì đối với lòng từ và 
bi cũng thế: lòng từ của ta càng mãnh liệt bao nhiêu thì ước nguyện mong 
muốn tha nhân thoát khổ sẽ càng mạnh mẽ bấy nhiêu. 


2. Mỗi khi giao tiếp với chúng sanh, 


1118 


con nguyện luôn xem mình thấp kém hơn tất cả, 
và frong tận đáy lòng 
con nguyện yêu thương họ trên hêt. 


Sau khi đã quán chiếu về nhược điểm của tâm ái ngã, khi giao tiếp với chúng 
sanh, bất cứ lúc nào và ở đâu, ta nên luôn xem mình thấp kém hơn tất cả, Khi 
đã quán chiếu về những lợi điểm của tâm vị tha, từ đáy lòng mình, ta nên xem 
chúng sanh cao quý hơn mình — dù họ là ai chăng nữa... 


3. Trong mọi khía cạnh của hành vị, 
khi phiền não vừa phát sinh trong tâm thức 
tạo ngHÿ cơ cho bản thân và tha nhân, 
con nguyện hết lòng đỗi trị tức thì. 


Câu kệ trên nói răng phiền não tạo ra nguy cơ cho bản thân và tha nhân. Từ 
vô thủy, chúng đã làm hại dòng tâm thức của ta, khiến ta trải qua biết bao 
nhiêu nỗi khổ. Khi phiền não phát sinh trong tâm thức, chúng không chỉ tạo 
Ta nguy cơ cho bản thân, mà còn có khả năng làm tốn hại tha nhân. Thí dụ như 
khi nôi giận, chỉ vì phiền não, ta đã tích lũy một số năng lượng của nghiệp 
xâu, đưa đến những tái sanh bất hạnh. Dựa trên ý nghĩa này, phiền não tạo ra 
nguy cơ cho chúng ta. Khi ta tức giận, người khác quan sát mình và nghĩ răng, 
“Hăắn đã nồi giận,” rồi điều này khiến họ không vui. Vì thế, khi phiền não phát 
sinh, chúng tạo ra nguy cơ cho bản thân và tha nhân. 


4. _ Mỗi khi gặp người ác tâm 
tràn đây khổ đau và ác hạnh, 
con nguyện thương yêu những người hiếm có này 
nhự tìm ra kho tàng quý báu. 


Câu kệ này nói răng ta thấy họ tràn đầy khổ đau và ác hạnh. Nguyên nhân tạo 
khổ là nghiệp ác và bắt thiện, và ác nghiệp này rất mãnh liệt, chăng hạn như 
ngũ nghịch. Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A la hán, cố tâm làm thân 
Phật chảy máu và gây bất hòa trong tăng đoàn. Những ai tạo những nghiệp 
nảy sẽ bị ô uế vì ác hạnh. Họ chắc chắn sẽ bị đọa vào địa ngục trong kiếp sau, 
và vì không có khoảng cách của những kiếp khác xảy ra giữa kiếp này và kiếp 
đọa trong địa ngục, nên chúng được xem là những hành vi quả báo nhãn tiền. 


S. _ Khi người khác, vì lòng ganh 0), : 
bạc đãi con băng sự gièm pha, sỉ nhục và những điều tương tự, 
con nguyện nhận lây thua thiệt và 


1119 


dành thắng lợi cho người khác. 


Câu kệ nói “dành thăng lợi cho người khác”, ý nói rằng vì yêu thương họ, ta 
nên nhường bất kỳ lợi lạc nào cho tha nhân. Khi ta thương mên người khác và 
dành mọi lợi lạc cho họ, lòng vị tha trở thành cội nguôn của mọi niêm phúc 
lạc và hạnh phúc. Vì lý do này, ta nên chấp nhận sự thua thiệt. 


6. Khi người mà con đã từng giúp đố, 
và đặt nhiều kỳ vọng vào họ, 
hãm hại con một cách tệ bạc khôn lường 
nguyện xem họ như một thiện tri thức vô nhiễm. 


Đôi khi, những người ta đã từng giúp đỡ và mong đợi sự trả ơn của họ, nhưng 
họ hành động như kẻ thù, hãm hại ta một cách tệ hại. Trong trường hợp đó, 
một người bình thường sẽ nghĩ rằng, "Mình một lòng giúp họ mà họ đối xử 
với mình như vậy”, để kết tội họ và có thể nồi giận với họ. Tuy nhiên, những 
ai tu tập pháp luyện tâm cần phải xem những người nảy như những thiện tri 
thức trong sạch, thay vì ghét bỏ họ. Lý do là vì ta phải tu hạnh nhẫn nhục, khi 
sân hận phát sinh. Nếu có thê thiền quán về hạnh nhẫn nhục khi bị kẻ khác 
hăm hại một cách vô lý như thế, đó là điều rất lợi lạc cho việc tu tập. Vì thế, 
dựa vào lời chỉ giáo, ta nên nghĩ về họ như những người truyền cảm hứng, 
giúp ta thiền quán về hạnh nhẫn nhục, hay những thiện tri thức, dạy ta về lòng 
kiên nhẫn. 


7. Tựu trung, con nguyện hiến dâng trực tiếp và gián tiếp 
hạnh phúc và lợi lạc cho tất cả những bà mẹ, 
Nguyện âm thâm nhận lấy 
mọi hoạn nạn và khổ đau của họ. 


Đoạn kệ này nói về phương pháp thiền quán về Cho và Nhận. Nói tóm lại, sau 
khi đã quán chiều các lợi điểm của tâm vị tha và nhược điểm của tâm ái ngã, 
ta nên củng có tất cả các lý do đã được nêu ra về phương diện hiến dâng lợi 
lạc và chiến thắng cho người khác, và chấp nhận mất mát cùng thua thiệt cho 
mình. Lời khẩn nguyện đây khát vọng, “Con nguyện hiến dâng bất kỳ lợi lạc 
và hạnh phúc nào của mình cho tất cả chúng sanh, những bà mẹ tiền kiếp của 
con, và nhận lãnh mọi nỗi khổ cùng hoạn nạn của họ.” 


ö. . Nguyện cho hành trì này 
không ô nhiêm vì bát phong, - 
và với sự thâu hiệu vạn pháp như huyền, 


1120 


nguyện cho con thoát khỏi sự ràng buộc, không bám chấp. 


Chúng ta sẽ cầu nguyện rằng tắt cả các hành trì được nêu ra ở trên, đó là pháp 
thiền Cho và Nhận để bình đẳng hóa và hoán chuyên ngã tha, không bị bát 
phong [tám gió thế gian] làm ô nhiễm. Bát phong gồm có ba loại: trắng, đen 
và hỗn hợp. Khi bị bát phong làm ô nhiễm, hành trì của ta sẽ không trở thành 
Pháp, vì rõ ràng là khi bị trói buộc vì sự khát khao các hình tướng trong cuộc 
đời này, hay khi bị bát phong đen làm ô nhiễm, hành trì của ta sẽ không trở 
thành Pháp thực thụ. Khi tu tập để phát triển bồ đề tâm, ta không nên bị ô 
nhiễm vì loại bát phong hỗn hợp, khi bám chấp vào sự hiện hữu chân thật, ta 
đã bị ô nhiễm vì loại bát phong trăng. Vì vậy, ta không nên bị ô nhiễm vì bất 
kỳ loại bát phong nào cả, dù là trắng, đen hay hỗn hợp. 


Ta nên hành trì pháp tu này càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên không cần phải nói 
thêm, nếu chỉ tu tập trong phạm vi hạn hẹp, các thực chứng đặc biệt cũng sẽ 
phát sinh trong tâm ta. Nếu dự định áp dụng pháp tu này trong tương lai, ta 
vẫn sẽ tạo ra những dấu ấn vô cùng lợi lạc trong tâm mình. Thậm chí nếu chỉ 
tu tập bằng cách theo dõi những dòng chữ mà thôi, ta cũng sẽ tích lũy công 
đức lớn. Tất cả những điều được giảng dạy ở đây đều dựa trên sự tu tập, và ta 
nên luôn luôn nuôi dưỡng lòng nhân từ. 

[Trích trong nguyên tác: “4n OfJering Cloud oƒ Nectar” Part I, by Choden 
Rinpoche - Oyalten Deying, chuyển Việt ngữ (Thanh Liên, Mai Tuyết Ảnh và 
Chán Thông Trì hiệu đính) | 

-—-0Oo--- 
YOUR OWN MIND IS YOUR RELIGION 


Some people think they are religlous, but what 1s religIous2 lf you are not 
eXamining your own nature, not gaining knowledge-wIsdom,1n what way are 
you religious? Just the 1dea that you are religious — I am Buddhist, Jewish — 
does not help at all. It does not help you, 1t does not help others. If you have 
knowledge-wisdom, you can really help others. 


The greatest problems of humanity are psychological, not material. From birth 
to death, people are continuously under the control of theIr mental sufferings. 
Some people never keep watching on their minds when things are going well, 
but when something øoes wrong — an accident or some other terrible 
experience — they Immediately say, God please help me! 'They call themselves 
religious but they”re Just Joking. In happiness or sOrroW, a SerIOus practitioner 
mainfains constant awareness of God and theIr own nature. You re not being 
realIstic or even remotely religIous 1Ÿ you forget yourself when you are having 


1121 


a good time, surrounding by chocolate and preoccupled by worldly sense 
pleasures, and turn to God only when something awful happens. That doesnˆt 
help. 


No matter which of the many world relipIons we consider, their Interpretation 
of God or Buddha or whatever 1s sinply words and mind, only these two. 
Therefore words don”t matter so much. What you have to realize 1s that 
everything — good and bad; all kinds of philosophies and doctrines — comes 
from mind. The mind 1s very powerful; therefore 1t requires strong direction. 


A powerful Jet plane needs a good pilot; your mind-pilot should be wisdom 
understanding the nature of the mind. Then powerful energy can be directed 
to benefit your life Instead of being allowed to run uncontrollably like a mad 
elephant, destroying yourself and others. 


'You people are intelligent: you know that material obJects alone cannot bring 
you safisfaction. However, you don”t need to embark on some emotional, 
religIous trIp to examine your own mind. Some people think they do; they 
think that this kind of self-analysis 1s something spiritual or relipgious. To do 
this 1s not necessary to classify yourself as a follower of this or that 
philosophy or religion. But 1ƒ you want to be happy you do have to check the 
way you lead your life. For this you don”t need to put yourself Into some 
reliø1Ous cateøOry; your own mnd is your religion. 
(Lama Yeshe — Buddhist W1sdom) 
-—-0Oo--- 


Tâm là gì? - V¡ nguôn gốc của vạn sự vạn vật là tâm linh, nên Phật Thích Ca 
nói tát cả duy tâm tạo. Vậy tâm là thê nào? Tâm là một danh từ ai cũng nói 
được, nhưng tâm là gì thì chăng di biết. 


Nguôn gốc của Phật pháp là tâm. Nguồn gốc của vũ trụ cũng là tâm. Người 
học Phật pháp phải biệt cái nguôn gôc đó chính là tâm của mình chứ chăng 
phải ai khác. 


Theo thực tế mà nói, Phật giáo là giáo dục, truyền dạy Tâm Pháp dẫn đến giác 
ngộ cuối cùng, nhưng hiện nay nhiều người hiểu lầm cho là một tôn giáo mê 
tín. Nói giáo dục là bao gồm vũ trụ vạn vật, chăng có một sự vật nào thiếu sót 
gọi là vạn pháp duy tâm. Vì nguồn gốc của vạn sự vạn vật là tâm linh, nên 
Phật Thích Ca nói tất cả duy tâm tạo. 


1122 


Vậy tâm là thế nào? Tâm là một danh từ ai cũng nói được, nhưng tâm là gì thì 
chăng aI biệt. 


Tổ thứ 14 của Thiền Tông Ấn Độ là Ngài Long Thọ dùng "Hư không vô sở 
hữu" đề thí dụ cho tâm. Tâm linh vốn chẳng có hình thể số lượng, do đó dùng 
bộ óc suy nghĩ chẳng thê tiếp xúc, nên chẳng thể dùng lời nói văn tự đề diễn 
tả. Phật pháp chỉ có thê miễn cưỡng nói là Tánh Không. Không này tức là để 
hiển bảy sự dụng của tâm. Cũng như hư không vô sở hữu mà dung nạp tất cả 
vật, tất cả vũ trụ vạn vật từ mặt trăng, mặt trời, cho tới núi sông, đất đai, nhà 
cửa, cây cối, bất cứ cái gì đều phải nhờ cái "Wô Sở Hữu" này dung nạp và ứng 
dụng. 


Cuộc sống hăng ngày của son người như ăn cơm, mặc áo, nói năng, tiếp, khách, 
làm việc đều phải nhờ cái "vô sở hữu" này mới được hiển bày, chỉ tiếc răng 
chúng ta ứng dụng hẳng ngày mà chăng tự biết. Nên Phật Thích Ca dạy pháp 
thiền trực tiếp để mọi người đều được tự hiện toàn vẹn chính tâm mình. Cái 
giờ phút hiện ra tâm mình gọi là kiến tánh thành Phật. 


Dù nói thành Phật thực chẳng có Phật để thành, chỉ là ở trong mở mắt chiêm 
bao tỉnh dậy mà thôi. Cũng như ở trong nhắm mắt chiêm bao tỉnh dậy thì tự 
chứng tỏ tất cả sự vật trong chiêm bao (người và thế giới chiêm bao) đều 
chăng thật gọi là chứng ngộ. 


Bản thê của tâm vô sở hữu tức là trống rỗng, vì trống rỗng nên gọi là Tánh 
Không, vì tánh không nên cùng khắp không gian thời gian. Cùng khắp không 
gian thì chăng có khứ lai nên gọi là Như Lai, nghĩa là đúng như bản lai; cùng 
khắp thời gian thì không có gián đoạn sanh diệt nên gọi là Niết Bản. 


Vì trồng rỗng vô sở hữu chắng có chỗ đề trụ nên gọi là Vô Sở Trụ; vì trống 
rỗng vô trụ thì chăng thê trói buộc nên gọi là Giải Thoát. Nghĩa chữ Phật là 
giác ngộ, tâm của chúng sanh đều có tánh giác ngộ, nên gọi là Phật Tánh, cũng 
gọi là Bồ Đề, bồ đề nghĩa là giác ngộ. Nói tóm lại, danh từ thì có muôn ngàn 
sai biệt khác nhau nhưng nghĩa thì chăng khác, chỉ là hiển bày thê dụng của 
tâm mà thôi. 


Vì tâm vô sở hữu thì chăng thê kiến lập, nên Phật nói là Vô Thủy, chắng có 
bắt đầu, cũng gọi là vô sanh. Vì có sanh thì phải có bắt đầu. Vì vô sanh thì 
không thê kiến lập, nêu có thê kiến lập ắt có sự sanh khởi và bắt đầu, cho nên 
người chứng quả gọi là Ngộ Pháp Vô Sanh, cũng gọi là Chứng Vô Sanh Pháp 
Nhẫn. Nói một cách khác, tất cả kinh Phật đều dùng sự hiểu biết của chúng 


1123 


sanh đề chứng tỏ tất cả sự vật qua ý thức của bộ não nhận biết đều chẳng phải 
thật, nên nói Vạn Pháp Duy Tâm, Tất Cả Do Tâm Tạo. Vì tâm có thể tạo là 
có kiến lập, tức là chăng thật vậy. 

Bồn bài kệ nói về cái tri của Chơn Như Phật Tánh: 


Nếu dùng Tri trí Tịch, 
chẳng phải vô duyên tri, 
Như tay cầm Như ý; 
phi tay chăng như ý. 
(Chắng phải tay không cầm như ý). 
Nếu dùng Tri tri Trị, 
chẳng phải vô duyên tri, 
Như tay tự tác quyên; 
phi tay chăng tác quyên. 
Chắng dùng Tri tri Tịch, 
cũng chăng tự tr1 Tr1, 
Chắng phải là vô tri; 
vì tự tánh rõ ràng, 
chăng đồng như gô đá. 
Tay chăng cầm như ý hỐ 
cũng chăng tự tác quyền. 
Chăng phải là không tay, 
Vì tay vẫn an nhiên, 
chăng đồng như sừng thỏ. 


Ghi chú: Vô duyên trị: Chánh trị kiến của Phật Tánh, không có sự nhân duyên 
đôi đãi nên gọi là Vô Duyên Tr1. 


Lược giải: Bốn bài kệ kê trên của Ngài Huyền Giác Vĩnh Gia đại sư dùng 
cánh tay để thí dụ vô duyên tri của Phật tánh, cũng gọi là Chánh Biến Tri, 
cũng gọi là Trí Bát Nhã. Kinh Lăng Nghiêm nói "Tri kiến lập tri, tức vô minh 
bốn", nay Ngài Vĩnh Gia dùng cánh tay đề thí dụ sự tri chẳng thê kiến lập, vì 
có kiến lập thì có nhân duyên đối đãi, chăng thê gọi là Vô Duyên Tri. 


Nói "Vô duyên" là không có nhân duyên đối đãi, như bài kệ thứ nhất: Nếu 
kiến lập sở tri, dù sở tri là tịch lặng, những người tu đến mức độ tịch lặng, cảm 
thấy thanh thanh tịnh tịnh, tự cho là mức độ cao lắm mà chăng biết hễ kiến 
lập sở tri thì có năng sở đối đãi, . chướng ngại sự dụng hoạt bác vạn năng của 
bản tri (Vô duyên tri), như tay cầm cây như ý thì trụ nơi ngoại cảnh, đánh mắt 


1124 


sự dụng hoạt bác vạn năng của tay, tay chăng cằm cây như ý thì muốn lẫy gì 
cũng được, hễ tay cầm cây như ý rồi thì lấy gì cũng chẳng được vậy. 


Bài kệ thứ 2 là tiến thêm một bước, dù chẳng lập sở tri nhưng biết mình có 
năng tri vẫn là kiến lập sự tri, có tri thì có bắt tri đề đối đãi, nên chẳng phải vô 
duyên tri. Như tay chăng cầm vật bên ngoài mà tự tác quyền (tự làm năm tay), 
tác quyền rồi (tức là trụ nơi cái tri của tự mình kiến lập) thì mất hết sự dụng 
hoạt bác vạn năng của cánh tay, nên cũng chăng thê cầm lấy đồ vật nào cả. 
Vậy chăng biết ngoại cảnh cũng chẳng tự có biết, người ta thường cho như 
thể là lọt vào vô tri như gỗ đá chăng biết gì cả, nên có bài kệ thứ 3: Vì tự tánh 
rõ ràng, chăng đồng như gỗ đá. Thế thì làm sao chứng minh được? 


Nên có bài kệ thứ 4 dùng cánh tay để chứng tỏ: Như tay chẳng cầm vật ngoài, 
cũng chăng tự tác quyên, chẳng phải là không tay, vì tay vẫn an nhiên chăng 
hề bị mắt, nên chẵng đồng như sừng thỏ, Vì sừng thỏ chỉ có tên gọi mà chẳng 
có vật thật vậy. 


Hỏi: "Tô Sư Thiền" dùng cái không biết (nghi tình) để tu, khi đến thoại đầu 
thì sắp kiên tánh, sắp kiên tánh là sắp biệt, phải không? 


Đáp: Không thể nói là sắp biết, vì bản tri vốn vô thủy vô sanh, chưa bao giờ 
bị gián đoạn thì làm sao nói "sắp biết" được? Nếu bị gián đoạn rồi biết lại mới 
có thê nói là sắp biết, cũng như nói "trời gần sáng rồi mặt trời sắp chiếu", mặt 
trời có ngưng chiếu hồi nào đâu mà nói mặt trời sắp chiếu? Không thấy ánh 
sáng mặt trời là vì bị che khuất chứ đâu phải mặt trời ngưng chiếu! Cái tri của 
con người cũng thế, không thê nói là "sắp biết", sở dĩ không hiện được bản tri 
là do ý thức phân biệt của bộ não ham kiến lập sở hữu rồi tự che khuất, chứ 
cái tri của bản thể vốn không bao giờ bị gián đoạn vậy. 


Vì bản tri không gián đoạn nên chăng thể kiến lập sự trị, nếu kiến lập sự tri 
tức có 2 cái tri, Thiền tông gọi là "Trên đầu mọc thêm cái đầu", ẫy là bệnh 
nặng, phải mời Bác sĩ cắt bỏ mới được. 

Nay nói sơ về cách thực hành Tham Tô Sư Thiên, tức là tham thoại đầu và 
khán thoại đầu. Thoại là lời nói, đầu là đầu tiên lời nói. Nghĩa là chưa khởi ý 
niệm muốn nói, mới được gọi là thoại đầu. Hễ khởi niệm muốn nói là thoại vĩ 
rồi, Tham là hỏi câu thoại đề kích thích sự không hiểu không biết. 


Khán là nhìn chỗ không biết, muốn xem chỗ không biết đó là gì? Chỗ không 
biệt thì không có chô, không có chô thì không có mục tiêu đê nhìn, nên nhìn 


1125 


mãi không thấy gì, vẫn còn không biết, chính cái không biết đó Thiền Tông 
gọi là nghi tình. 


Hành giả tham thiền, cứ hỏi và nhìn đồng thời đi song song để giữ cái nghi 
tình. Nghỉ tình này sẽ đưa hành giả đến thoại đầu. Thoại đầu tức là vô thủy vô 
minh, cũng gọi là đầu sảo trăm thước, cũng là nguồn gốc của ý thức. Từ đầu 
sảo trăm thước tiền thêm một bước, ngay đó liên lìa ý thức, cái sát na lìa ý 
thức đó gọi là kiên tánh thành Phật, tức là trí Bát Nhã được hiện hành khắp 
không gian thời gian, sự hiệu biệt chăng có gì thiêu sót. Giáo môn gọi là 
"Chánh Biên TrỊ". 

(Thiên sư Thích Duy Lực - Thích Vân Phong trích lục gửi đăng) 
Mingle - trộn lẫn 
Minotaur — a half-bull, half-man monster 
Minstrel - người hát rong thời trung cô 
Minuscule - rất nhỏ 
Mirth - sự vui vẻ, sự cười đùa 
Misanthrope - kẻ ghét người (MisanthropIst — mankind hater) 
Mischievous — làm hại, có hại 
Miscreant — vô lại, ti tiện, đê tiện, tà giáo 
Misdeed — hành động xấu, việc làm có hại 
Misogyny — tính ghét kết hôn 
Misogynist - người không thích kết hôn 
Mitigate — làm dịu bớt 
Mitras — the worshIp by the Aryan people who arrived In Northern India In 

the second millennrum BC. Mitras 1s mentioned In the Himndu “Rig 


Veda", one of the oldest known scriptures and over the centurles hIs 
worshIp took on 1ncreasing 1mportance among the Western branch 


1126 


ofthe Aryans who settled m what 1s now lran...In the Zoroastrian 
(đạo thở lửa) religion of Iran, Mitras was symbolized as a good 
shepherd, a protector of the poor, the guide throuph the valley of 
the shadows between this world and the next, the defender of 
rIphteousness, the bringer of light... 


Giáo phái Mithras hay Mitras 


Đạo thờ Mithras xuất phát từ lran và tồn tại ở nơi xuất xứ của nó trong một 
thời gian mặc dù có sự chống đối của các chiến binh là tín đồ của Zoroaster. 
Đạo Mithras kêu gọi được đông đảo nhiều người và dần dần thay thế cả hai 
đạo khác trước đó. Chủ nghĩa Mithras lan truyền trong để quốc La Mã qua sự 
tuyên truyền của các đội quân La Mã để tuyên quân ở miền Cận Đông, nơi 
thịnh hành tôn giáo này, và họ đem niềm tin thực sự vảo tôn giáo này đến bắt 
cứ nơi nào họ đi qua. Và các nghỉ lễ của tôn giáo mới này là một sự cải tiến 
lớn so với các giáo phái huyền bí trước đó. 


Moans and groans — than van rên rỉ 

Mock - nhạo báng, chế diễu 

Modality — containing a mode or procedure = thê thức, phương thức 
Modicum — small portion = số lượng nhỏ 


Moksha — in Buddhism moksha 1s equivalent to nrvana, which 1s the total 
Cessafion of suffering and 1ts conditions. 
Moksha là việc thoát khỏi bánh xe luân hồi (những khổ đau từ cái 
chu kỳ của sinh-tử-tái sinh). 


Tự do tối thượng đã từng được gọi là Moksha bởi vì trong trạng thái đó không 
có giới hạn nào. Tự do tối thượng này đã từng được gọi là niết bàn bởi vì cái 
ôi” không tồn tại ở đó, sự tôn tại cá nhân của người ta biến mất ở đó và chỉ 
sự tồn tại còn lại. Khi tôi nói “tôi đây” tôi phải dùng hai từ, tôi và đây. Chúng 
ta gọi nó là niết bàn bởi vì trong khoảnh khắc đó cái “tôi” biến mất và chỉ còn 
cái “đây”, cái “tính chất đây” còn lại. Không có cảm giác về cái “tôi” ở đó, 
chỉ có môi sự hiện hữu. Và chúng ta cũng gọi nó là kaivalya bởi vì trong 
khoảnh khắc này chỉ tôi có đây. “Chỉ tôi có đây” ngụ ý rằng mọi thứ, tất cả, 
đều được hàm chứa trong tôi. Toàn thể bầu trời là ở bên trong tôi, mặt trăng 
và các vì sao tất cả đều chuyền động trong tôi. Các thế giới được tạo ra vả tan 


1127 


biến bên trong tôi. Cái “tôi” này đã mở rộng và trở thành một với vũ trụ. Cái 
“ôi” này đã trở thành brahman, thực tại tôi thượng. Do đó, nó được gọi là 


kaivalya. 


SThe fterrm nữ vana 1s more comunon tín Buddhismm, while moksha ïs more 
prevalent in Hinduism ”. 


Mollify - giảm bớt, làm dịu đi 
Molten - nấu chảy kim loại 
Monastic - thuộc tu viện 

Mongrel — chó lai, người lai 
Monotheism - thuyết thờ một thần 
Monotony — tính đơn điệu 


Monsoon season retreat - Mùa An Cư Kiết Hạ - In English, Vassa ¡s 
often glossed as Rains Retreat. The tradition of Vassa (from Pali vasso, 
Sanskrit varsah) began during the life of the Buddha. Most of the time, the 
first Buddhist monks who followed the Buddha did not stay 1n one place, but 
walked from village to village to teach. They begged for their food and often 
slept outdoors, sheltered only by trees. 

But during Indiaˆs sumnmer rainy season living as homeless ascetics became 
difficult. So, øroups of monks would find a place to stay together until the rain 
stopped, forming a temporary commumity. Wealthy laypeople sometimes 
sheltered monks on theIr estates. Eventually a few of these patrons buIilt 
permanent houses for monks, which amounted to an early form of monastery. 


Origin of the Rains Retreat 


The first Buddhist monks and nuns did not live In monasfterles. In the India of 
25 centurles ago there had long been a tradition of wandering mendIicant "holy 
men” who took shelter In forests. Most of the time the Buddha and his 
disciples followed this tradition. They traveled In groups from villaøe to 
village, offering teachings, receiving alms, and sleeping beneath the boughs 
Of trees. 


1128 


But much of India had monsoon seasons then, Just as 1t does today. Usually, 
the rain begins some time 1n June or July and continues untfil some time 1n 
September or October. The Incessant downpour didnt Just make travel 
difficult for the Buddha and his monks. Small animals that come out 1n the 
rain -- leeches, snalls, worms, fÍrogs -- could be crushed underfoot. And 
Occasionally monks traveling 1n the rains damaged newly planted rice paddIies. 
To spare animals and crops, the Buddha established a rule that monks and 
nuns would not travel during the monsoon rains. Instead, they would dwell 
together and practice as a commumity. This practice proved to be beneficIal, 
providing more time for teaching and guidance for younger discIples. 


The Beginnings of Monasficism 


At first, the Buddha and his disciples would spend the raIns retreat wherever 
they were offered shelter, sometimes at the estates of wealthy benefactors. 
The lay disciple AnathapIndika 1s credited with building the first permanent 
building complex dedicated to housing monks during Vassa. 

Even though the Buddha and his disciples didnt stay there year-round, this 
complex was, 1n effect, the first Buddhist monastery. Today, readers of the 
sutras may notIce that the Buddha delivered many of his sermons "1n the Jeta 
Grove, in Anathapindikas Monastery." The rains retreat became a time for 
more Intensive practice. The Buddha also placed great emphasIs on living 
together harmoniously. (By Barbara O'Brien) 


Asalha Puja 


Asalha PuJa, sometimes called "Dhamma Day,” 1s a celebration held the day 
before Vassa begins. Ït commemorates the Buddha's first sermon, recorded In 
the Sutta-pitaka as the Dhammacakkappavattana Sutta. This means “setting 
the wheel of dhamma [dharma] In motion.” 

In this sermon, the Buddha explained his doctrine of the Four Noble Truths. 
Thịs 1s the foundation of all Buddhist teaching. 


Asalha PuJa takes place on the full moon day of the eighth lunar month, called 
Asalha. Thịs 1s an auspIcIous day for laypeople to bring offerings to temples 


and stay to listen to sermons. In some places the monks chant the 
Dhammacakkappavattana Sutta In the evening as they keep a full-moon vIg1Ïl. 


Mùa An Cư Kiết Hạ là gì? Có ý nghĩa gì? 


1129 


Thưở Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt ra một giới luật cho hàng Tăng ni là 
mỗi năm phải An cư Kiết hạ vào mùa mưa. Vì mùa mưa ở Án Độ, các loại 
côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhiều, mà chúng Tăng đi khất thực sẽ dẫm đạp 
lên chúng, giết hại nhiều chúng sanh nhỏ nhoi, làm tổn thương đến lòng từ bi 
tế vật của hàng Phật tử, nên chư Tăng ni không được phép du hành ra ngoài, 
mà phải ở yên một chỗ trong thời gian ba tháng để nỗ lực tu tập thiền định, 
trau dồi giới định tuệ, cùng nhau sông trong hoà hợp thanh tịnh. Tuy nhiên, 
nếu có chuyện khẩn cấp và cần thiết, chỉ được phép rời trú xứ trong thời hạn 
không quá bảy ngày, rôi phải trở lại tiếp tục an cư. Đó là nguồn gốc của việc 
“An cư Kiết hạ”. 

Đối chiếu giữa lịch Ấn Độ và lịch Trung Hoa, thời gian đó bắt đầu từ ngày 
trăng tròn tức ngày 16 tháng 6 âm lịch, cho đến ngày 15 tháng 9 âm lịch. Thời 
gian An cư Kiết hạ này vẫn được chư Tăng tại các quốc gia theo truyền thông 
Phật giáo Nam Tông: Thái Lan, Cao Miên, Miến Điện, Ai Lao và Tích Lan 
tôn trọng cho đến ngày nay. Nhưng khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, mùa 
An cư lại được ấn định từ ngày trăng tròn 16 tháng 4 âm lịch (tức là sau ngày 
lễ Phật Đản) cho đến ngày 15 tháng 7 âm lịch, nhằm ngày lễ Vu Lan. Đó là 
truyền thống của Phật giáo Bắc Tông: Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và 
Triều Tiên. Đến ngày kết thúc mùa An cư, chư Tăng họp lại kiểm điểm thành 
quả, làm lễ sám hối Bồ tát và tuyên bố hoàn mãn. Ngày này được gọi là ngày 
Tự Tứ, áp dụng chung cho cả hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc 
Tông. Chư Tăng Nam Tông tổ chức lễ Tự Tứ vào ngày 15 tháng 9 và chư 
Tăng ni Bắc Tông tổ chức vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hằng năm. 

-—-oO0--- 


Moor - đồng hoang, đầm lầy 

Morass - đầm lây, bãi lầy 

Morbid - bệnh tật, ốm yếu 

Moribund - gần chết, hấp hồi 

Morose - buồn rầu 

Mortify — destroy the body = hành xác, khổ hạnh (Mortification - sự hành 
xác) 

Mosarc - khảm, đô khám, ghép mảnh 


Motif - chủ đề quáng xuyến, hình thức kiến trúc 


1130 


Motley - sặc sỡ, nhiều màu 

Moxibustion — phép chữa bệnh bằng ngải 
Muck — moIst farm yard dung = phần bón 
Muddle — tình trạng rỗi ren, lộn xộn 


Mudra - In the practice of Yoga, you are encouraged to use your body in many 
ways, but ultimately with the Intention of drawing yourself inward. Mudras 
are powerful tools for accomplishing this. The term mudra applies to the use 
of hand gestures during meditation that carry specIfic goals of channeling your 
bodyˆs energy flow. There are more than 100 known mudras that have been 
developed over the cenfuries. 

Thủ Ấn - Trong thực hành Yoga, bạn được khuyến khích sử dụng cơ thể của 
mình theo nhiều cách, nhưng cuối cùng với ý định hướng bản thân vào trong. 
Mudras là công cụ mạnh mẽ để thực hiện điều này. Thuật ngữ Mudra áp dụng 
cho việc sử dụng các cử chỉ tay trong khi thiền định mang các mục tiêu cụ thê 
của việc truyền luồng năng lượng cơ thể của bạn. Có hơn 100 Mudra được 
biết đến đã được phát triển qua nhiều thế kỷ. 


1. Abhaya Mudra (Vô Uý thủ ấn) 






2. Saddassana Mudra (Thập độ thủ ấn) 


1131 


Mulled - bị rắc rối 


Mundane — all the specific levels of an ordinary beIing known as mundane. 
Phàm tục, thê tục, trân tục 


Mutable — có thể biến đổi, hoán chuyển 
Mutation — relative permanent change in hereditary (di truyền) material 
Mutilate - cắt xẻo một bộ phận cơ thể 


Mutton - thịt cừu 


©» 


Myriads — øgreat number, ten thousand.. sô, hàng ngàn 
Mygstery — secret 


Mytholosy - thần thoại học (Myth = thần thoại, hoang đường) 


--0Ö0--- 


Ấ)đá E3 =3 ma. ÂU V 





Bồ Đề Đạo Tràng - Hành Hương Ấn Độ 2011 


1132 


N 


Nabob — quan Thái Thú ở Ân Độ 
Naøa - Hindu mythology 


Naga, (Sanskrit: “serpent”) in Hinduism, Buddhism, and Jainism, a member 
Of a class of mythical semidivine beings, half human and half cobra. They are 
a strong, handsome specles who can assume eIther wholly human or wholly 
Serpentine form and are poftentially dangerous but often beneficial to humans. 
They live 1n an underground kingdom called Naga-loka, or Patala-loka, which 
1s filled with resplendent palaces, beautifully ornamented with precIous øems. 
The creator deity Brahma relegated the nagas to the nether regions when they 
became too populous on earth and commanded them to bite only the truly evil 
or those destined to die prematurely. They are also associated with waters - 
rIvers, lakes, seas, and wells - and are guardIans of treasure. 


The female nagas (nag1nIs or naø1s) are serpent princesses of striking beauty. 
The dynasties of Manipur 1n northeastern India, the Pallavas 1n southern IndIa, 
and the ruling family of Eunan (anclent Indochina) each claimed an origin In 
the union of a human being and a naø1. 


In Buddhism, nagas are often represented as door guardians or, as 1n TiIbet, as 
minor deitles. The naga king Muchalinda, who sheltered the Buddha from rain 
for seven days while he was deep in meditation, 1s beautifully depicted 1n the 
9th-lI3th centuryy Mon-Khmer Buddhas of what are now Thailand and 
Cambodla. In Jainism the Tirthankara (saviour) Parshvanatha 1s always shown 
with a canopy of naga hoods above his head 


Rắn thần Naga trong văn hóa Phật giáo 


Naga, gốc tiếng Phạn, chỉ một vị thần "hay một sinh vật có hình dạng là con 
rán mang bành chúa được thấy trước hết trong truyền thống văn hóa Hindu và 
sau đó rất phô biến trong kinh văn, trong Phật thoại và trong nghệ thuật tạo 
hình Phật giáo ở hầu hết các quốc gia châu Á. Trong ngữ cảnh văn hóa Hán, 
Naga được phiên âm là Na-già, được đồng nhất với rông/long và trong từng 
tọa độ địa lý - lịch sử, nó lại tích hợp với những tín niệm bản xứ để trở thành 
những linh vật/linh thần hàm chứa nhiều đặc điểm và tính chất phôn tạp khó 


1133 


có thể nói cho cùng. Ở bài viết này, chỉ đề cập đến những gì chính yếu nhất 
côt đê có hiệu biệt ít nhiêu vê Naga trong văn hóa Phật giáo. 


Naøa trong Phật thoại 


Naga xuất hiện phố biến trong nhiều Phật thoại và đa phần gắn liền với Đức 
Phật lịch sử. 


1.Trước hết là chuyện Phật đản sinh 


Theo kinh Maha sát đầu và đồ hình khắc trên đá về đề tài vườn Lộc Uyền (ở 
Ấn Ðộ) thì lúc Đức Phật giáng sinh, Trời Đế Thích, Phạm vương và Long 
vương dùng nước thơm tắm gội cho Phật. Đó là căn cứ khởi phát cho tập tục 
dùng nước thơm tắm gội cho tượng Phật đản sanh vào lễ Phật đản hàng năm 
- gọi là Quán Phật hội (hay Phật sanh hội, Dục Phật hội...) phô biến trong hầu 
hết các cộng đồng tín đồ Phật giáo. Cũng có thuyết cho răng, lúc Phật giáng 
sinh có chín con rông hoặc con rông chín đầu phun nước thơm tắm cho Đức 
Phật. Đây là cơ sở của các quần tượng Cửu Long hay các tranh vẽ Cửu Long 
phúng thủy. 


2. Câu chuyện thứ hai là rắn thần Naga Mucalinda che chở cho Đức 
Phật 


Truyện kê: Vào tuần thứ sáu, sau khi thành đạo, từ cây AJapala Đức Phật sang 
cây Mucalinda và ngự tại đây một tuần lễ để chứng nghiệm quả vị giải thoát. 
Bỗng nhiên có một trận mưa to kéo đến. Trời sẵm tối dưới lớp mây đen nghịt 
và gió lạnh thôi vùn vụt suốt nhiều ngày. 


Vào lúc ấy, mãng xà vương Mucalinda, từ ô chui ra, uốn mình quấn quanh 
Đức Phật bảy vòng và khum đầu to che trên đầu Ngài. Nhờ vậy mà mưa to 
gió lớn không động đến thân Đức Phật. Đến cuối ngày thứ bảy, thấy trời quang 
mây tạnh trở lại, Mucalinda tháo mình trở ra và bỏ hình răn, hiện thành một 
thanh niên, chắp tay đứng trước mặt Đức Phật. Đức Phật đọc bài kệ như sau: 
“Đối với hạng người tri túc, đối với người đã nghe và đã thấy chân lý thì sống 
ân dật là hạnh phúc. Trên thế gian, người có tâm lành, có thiện chí, người biết 
tự kiềm chế, thu thúc lục căn đối với tất cả chúng sanh là hạnh phúc. Không 
luyến á ái, vượt lên khỏi dục vọng là hạnh phúc. Phá tan được thành kiến “ 'ngã 
chấp” quả thật là hạnh phúc tối thượng.” 


3. Câu chuyện về Naga bảo hộ các di vật Phật giáo 


1134 


Ở Tây Tạng, Naga được biết đến dưới tên gọi Klu, giữ vai trò biểu trưng cho 
Phật giáo vùng Hy Mã Lạp Sơn và trong thần thoại Tây Tạng. Truyền thông 
tu viện Sera cho răng khi Sakya Yeshe trên đường trở về sau chuyến viêng 
thăm Trung Hoa, ông đã để kinh Tengyur được nhà vua trao tặng rơi xuông 
nước khi lội qua sông. Đoàn người hộ tống đã tìm kiếm chúng trong vô vọng 
mà vẫn không tìm được kinh nên đành tiếp tục hành trình trở về Sera. Khi chư 
Tăng về đến, các nhà sư ở tu viện đã nói với họ rằng, trước khi họ trở về, có 
một ông lão cùng những người hầu đã viếng thăm Sera và tặng một bộ kinh 
Phật cho tu viện. Ông lão nói rằng hãy giao nó cho Sakya Yeshe. Người ta tin 
rằng ông lão là vua Naga, và khi những cuốn kinh được kiểm soát, nó vẫn còn 
ướt. 


Câu chuyện cuộc đời truyền thống của Niguma, người vợ của Naropa, trong 
thời kỳ đầu của Phật giáo, vùng đất mênh mông nước này được cai trị bởi vua 
Naga. VỊ vua Naga này vì thương cảm các môn đệ của Đức Phật, đã rút cạn 
nước cho mục đích xây dựng chùa chiền và tu viện Phật giáo. Vùng đất này 
được gọi là vùng đất diệu kỳ. Đó là nơi Niguma được sinh ra. Niguma hình 
thành nên 5 pháp Niguma. Một trong những học thuyết đó được xem như là 
kim chỉ nam của dòng tu Shangpa Kagyu của Phật giáo Tây Tạng. Câu chuyện 
này khá tương đồng với truyền thuyết khai nguyên của dân tộc Khmer. Ở đây, 
vua Naga đã hút cạn hồ nước đề tạo nên xứ sở Cos Thlot cho con gái của mình 
là “Long Nữ” Niêng Neak, kết hôn với Preah Thong đề thành lập vương quốc, 
tiền thân của nước Campuchia sau nảy. Dữ liệu này cho thấy đây là một motif 
phổ biến được tích hợp vào các sự kiện lịch sử cụ thể. 


Vua Naga cũng hiện diện khi di vật tro cốt Đức Phật được phân phát. Trong 
kinh văn Phật giáo Ceylon, Naga thường xuất hiện: khi Đức Phật thực hiện 
một cuộc viếng thăm miền Bắc Ceylon đê hòa giải các Naga trong cuộc chiến 
giữa họ; khi nhánh cây bồ-đề được chở theo đường biển đưa đến Ceylon, 
những Naga đều muốn giành nó cho mình, nhưng Naga vẫn bảo hộ cho tàu 
thuyền mang nhánh cây đó; khi một điện thờ lớn được xây dựng ở Ceylon để 
cất giữ những di vật của Đức Phật, Naga đã góp những di vật mà chúng sở 
hữu. Truyền thống Phật giáo Miễn Điện thiết lập việc thờ cúng Naga cùng 
với Đức Phật. 

Chỗ ở của Nagaraja (gọi là Long vương hoặc Long thần) được gọi là Long 
cung hay Long hồ ở dưới đáy biển lớn, Long vương dùng thần lực hóa ra cung 
điện làm chỗ giữ gìn tài bảo, kinh điển khi Phật pháp ân mắt. 

4. Câu chuyện Naga chứng đắc và sự thành đạo của Đức Phật 


1135 


Một Phật thoại khác về Naga theo The Chronicle of Gotama Buddha, Mingum 
Sayadaw như sau: “Sau khi nhận thức ăn cúng dường là bát cháo sữa ghana 
do Sujata dâng cúng. Bồ-tát đã đưa ra quyết định trong khi giữ cái bát vàng: 
“Nếu ta thành đạo, ngày hôm nay, hãy để chiếc bát này trôi ngược dòng: nếu 
ta không thành đạo, ngày hôm nay, hãy đề chiếc bát này trôi xuôi dòng”. Rồi 
ngài để chiếc bát xuống lòng sông Neranjara. Chiếc bát vàng rẽ nước đi thắng 
đến giữa con sông và trôi ngược dòng với tốc độ nhanh như ngựa phi và mất 
hút vào một xoáy nước. Khi đến cung điện của vua Naga Kala, chiếc bát vàng 
rơi xuống va nhằm những chiếc bát được dùng bởi ba vị Phật quá khứ là 
Kakusanda, Konagamana và Kassapa vào ngày các vị Phật đó thành đạo, tạo 
nên âm thanh “kili, kili” và đến dừng lại dưới ba chiếc bát vàng đó. 


Khi nghe âm thanh đó, vua Naga Kala thốt lên rằng: “Mới chỉ ngày hôm qua, 
một Đức Phật đã hiển hiện; thế mà ngày hôm nay, một Đức Phật nữa đã thành 
đạo”. Và Kala cất lên những câu xưng tụng. (Lưu ý: Đây là một kiếp đời kéo 
dài rất lâu, kề từ thời Đức Phật Kassapa ra đời đến lúc Đức Phật Thích Ca đắc 
đạo. Thời gian lâu dài là vậy, song đối với Kala Naga thì nó rất ngăn ngủi, chỉ 
như ngày hôm qua và ngày hôm nay mà thôi). 


Phật thoại trên phô biến trong các bích họa ở phần lớn các chùa Phật giáo Nam 
tông. Chùa Khmer là một ví dụ. Trong các bích họa đó, bức tranh xuât sắc 
nhât là bức vẽ ở chùa Lu Đông (Sóc Trăng). 


5. Một Phật thoại phố biến khác liên quan đến Naga Sagara (âm Hán: 
Sa-kiệt-la; nghĩa là “Vua Naga của biên mặn” ). 


Thực ra, Sagara được biết đến là nhờ người con gái của mình, tên gọi phổ biến 
là Long Nữ (Nagj) - thị giả bên cạnh Bỏ-tát Quán Thế Âm. Đối lại, thị giả bên 
trái là Thiện Tài. Sự đắc đạo của Long Nữ hoàn toàn khác với Thiện Tài, phải 
trải qua biết bao gian khó, qua 53 lần tham vấn Phật pháp mới đắc đạo. Truyện 
kể răng: Long Nữ rất thông minh, năm tròn § tuổi, một hôm được nghe Văn 
Thủ thuyết pháp ở Long cung, liền giác ngộ. Khi ấy, Long Nữ đến núi Linh 
Thứu bái yết Phật Thích Ca và thành tựu được Phật đạo với thân là con rắn 
Naga (rồng). Sự đắc đạo nhanh chóng này nảy sinh ra điều nghi hoặc đối với 
ngay cả Bô-tát Văn Thù lẫn Bồ-tát Trí Tích và Xá Lợi Phát. Tuy nhiên, Long 
Nữ đã chứng minh sự đắc đạo của mình: Long Nữ dâng cúng Đức Phật một 
viên bảo châu và nhờ công đức này, Long Nữ lập tức biến thành thân nam, 
vãng sanh về thế giới Vô cấu ở phương Nam, thành Đăng chánh giác, đủ 32 
tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thuyết pháp cho tất cả cõi trời, người, Bồ-tát, Thinh Văn, 
Thiên long bát bộ, nhân, phi nhân v.v... ở thế giới Ta-bà. Đây là Phật thoại 


1136 


được đề cập ở phẩm Đẻ-bà-đạt-đa (Devadatta) trong kinh Pháp hoa. Phật giáo 
Tiểu thừa cho rằng thân nữ nhơ uế không thể thành Phật; còn Phật giáo Đại 
thừa chủ trương chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Do đó, Phật thoại 
Long Nữ thành Phật phản ánh sự phát triển của Phật giáo Đại thừa... (Huỳnh 
Thanh Bình) 


Răn Naøa trong kiên trúc Khmer... 








Nagarjuna — A 2" century Indian scholar and writer, one of his most famous 
Wworks 1S the Precious Œarland, a manual of advice for 
individuals as well as social and governmental policy. 
Nagarjuna propounded (đề xuất) the Madhyamika or Middle 
Way school of emptiness. 


Nagarjuna - Very litle can be sald concerning hIs life; scholars generally 
place him In South India during the 2nd century CE. Traditional accounts state 
that he lived 400 vyears after the Buddha passed into nirvana (c. 5th-4th 
century BCE). Some biographies also state, however, that he lived for 600 
years, apparently 1dentifying him with a second Nagarjuna known for hIs 
Tantric (esoteric) writinøs. Two of the works atfributed to NagarJuna are 
Verses of advice to a king, which sugøests that he achieved some fame durIng 
his lifetime. Other sources I1ndicate that he also served as abbot of a monasfery 
and that he was the teacher of Aryadeva, the author of Important Madhyamika 
texts. Numerous commentarles on Nagarjuna's works were composed 1n 
India, China, and Tibet. 


Although he 1s best known 1n the West for his wrltings on emptiness, 
especlally as set forth In his most famous work, the Madhyamika-shastra 
(“Treatise on the Middle Way,” also known as the Mulamadhyamakakarika, 
“Fundamental Verses on the Middle Way”), NagarJuna wrote many other 
works on a wide range of topIcs (even when questions of attrIbution are taken 


1137 


Info account). It 1s only from a broad assessment of these works that an 
adequate understanding of his thought can be gaIned. 


NagarJjuna wrote as a Buddhist monk and as a proponent of the Mahayana 
(Sanskrit: “Greater Vehicle”) school, which emphasized the Idea of the 
bodhisattva, or one who seeks to become a buddha; In several of his works he 
defended the Mahayana sutras as the authentic word of the Buddha. He 
compiled an anthology, entiled the Sutrasamuccaya (“Compendiun of 
Sutras”), consIsting ofpassages from 68 sutras, most ofwhich were Mahayana 
texts. Nagarjuna 1Is particularly assoclated with the Prajnaparamita 
(“Perfection of Wisdom”) sutras In this corpus. According to legend, he 
retrieved from the bottom of the sea a perfection-of-wisdom sutra that the 
Buddha had entrusted to the king of the nagas (water deIfles) for safekeepIng. 
Nagarjuna also composed hymns of praise to the Buddha and expositlons of 
Buddhist ethical practice. 


In his first sermon, the Buddha prescribed a “middle way” between the 
extremes of self-Indulgence and self-mortification. NagarJuna, citing an early 
sutra, expanded the notion of the middle way In(o the philosophical sphere, 
1dentifying a middle way between exIstence and nonexIstence, or between 
permanence and annihilation. For NagarJuna, the Ignorance that 1s the source 
Of all suffering 1s the belief in svabhava, a term that literally means “own 
being” and has been rendered as “intrinsic exIstence” and “self nature.” It 1s 
the belief that things exIst autonomously, independently, and permanently. To 
hold this belief 1s to succumb to the extreme of permanence. It 1s equally 
mistaken, however, to believe that nothing exists; this 1s the extreme of 
annihilation. Emptiness, which for NagarJuna 1s the true nature of reality, 1s 
not the absence of exIstence but the absence of 1ntrinsic exIstence. 


Nagarjuna defined emptiness 1n terms of the doctrine of pratitya-samutpada 
(“dependent originatlon”), which holds that things are not self-arisen but 
produced 1n dependence on causes and conditons. Adopting this view 
allowed him to avoid the charge of nihilism, which he addressed directly In 
his writngs and which his followers would confront over the centurles. 
Nagarjuna employs the doctrine ofthe two truths, paramartha satya (“ultimate 
truth”) and samvrtftI satya (“conventional truth”), explaining that everything 
that exIsts 1s ultimately empty of any Intrinsic nature but does exIst 
conventionally. The conventional 1s the necessary means for understanding 
the ultimate, and 1t 1s the ultimate that makes the conventional possIble. As 
Nagarjuna wrote, “For whom emptiness 1s possible, everything 1s possible.” 


1138 


Nagarjuna 1s the most famous thinker in the history of Buddhism after the 
Buddha himself. This fame was certainly present in the Buddhist cultures of 
Asia but was enhanced In the West by the preservation of his Madhyamika- 
shastra in Sanskrit and 1fs early study by Orlentalists. European scholars 
imitially condemned hiIs philosophy as nihilistic, but succeeding øeneratlons 
have regarded NagarJuna as a sophIsticated philosopher whose views parallel 
those of a varlety of European thinkers. As more works of NagarJuna were 
studied, he came to be understood more clearly wiIthin the philosophical and 
relipIous milieu in which he lived. 


Ngài Long Thọ - Người ta không biết chắc năm sinh, năm mắt của Ngài, chỉ 
áng chừng Ngài sinh khoảng 160 sau Tây Lịch và thọ 60 tuổi. Thân mẫu Ngài 
sinh Ngài ở cội cây arJuna (tiếng Sanskrit phiên âm thành A-châu-đả-na, nên 
lây tên ấy mà đặt cho Ngài. Sau theo truyền thuyết, Ngài dùng thần thông 
xuống cung của Long Vương mà xem và chép kinh, nhờ loài naga (loại rồng) 
mà Ngài học được mật giáo, nên tên Ngài thêm chữ naga thành ra Nagarjuna 
(naga+arjuna) dịch là Long Thọ (Rồng+Cây), phiên âm thành Na- già-hạt-thọ- 
na... Ngài sinh và lớn lên trong một gia đình Bả-la-môn, ở miền Nam Ân Độ, 
từ nhỏ nổi tiếng là thông minh vượt bực, thông thuộc hết kinh điển Bà-la-môn 
là bốn bộ Phệ-đà mà người Tàu gọi là Tứ Minh, bao quát vô số vấn đề, từ các 
thê thức tu hành lễ bái đến các môn bói toán tướng sô, chữa bệnh...Sau Ngài 
theo về Đại thừa và là một luận sư nỗi danh của Phật giáo. Ngài sáng lập ra 
học phái Đại thừa gọi là Trung Luận Tông, còn gọi là Không Tông, mà lý 
thuyết là Trung Quán Luận, Thuyết Nhất Thuyết Không hay Thuyết về 
Không. Học phái nồi tiếng này có ảnh hưởng lớn trong suốt § thế kỷ, cho tới 
năm 1000 là thời Phật giáo coi như bị tiêu diệt tại Ân Độ. 


Trong kinh Lăng Già, người ta hỏi đức Phật rằng ai sẽ truyền dạy pháp Đại 
thừa sau khi Ngài bát Niết-bàn. Câu trả lời của đức Phật là lời tiên tri về sự 
xuất hiện của Ngài Long Thọ và việc Ngài Long Thọ vãng sanh cực lạc quốc: 
"Ở Vedali, thuộc miễn Nam, một Tỳ-kheo rất nổi tiếng và rất đáng tôn kính 
sẽ ra đời, tên vị ây là Nagahvaya (Nagarjuna), vị ây sẽ phá tan những biên 
kiến về có và không. VỊ â Si sẽ nêu cao pháp Đại thừa vô thường của ta cho thế 
gian, vị Ấy sẽ lên cực lạc... 


Ngài Long Thọ lập ra thuyết Trung Luận bằng cách đưa vào bộ Bát-nhã, bộ 
này gồm mấy trăm quyền, cô đọng thật gọn vào trong Bát-nhã Ba-la-mật-đa 
Tâm kinh. Trọng tâm là lý này: Bát-nhã tức là trí tuệ siêu việt có sẵn trong 
mỗi chúng sinh, chúng sinh dựa vào đó mà tu hành đề thành Phật. Một trọng 
tâm khác của bộ ấy là "Lý Không". Theo Ngài Long Thọ, “Lý Không” có hai 


1158 


nghĩa: bản thê luận (ontology) và giải thoát luận (soteriology). Về bản thể 
luận, Ngài chọn khởi điểm của Ngài là "Lý duyên sinh” hay "Lý duyên khởi", 
lý này đối với Ngài là căn bản của thế giới. Tất cả mọi sự vật và hiện tượng 
mà có được đều do lý duyên khởi, nghĩa là chúng do nhiều nhân và duyên kết 
hợp với nhau mà thành, khi nhân duyên tan rã thì chúng tan. Chúng không có 
thực thể, chúng nhờ vào những cái khác mà có; ta hãy thay câu nói dài đó 
bằng câu ngắn hơn: chúng là "Không". Không ở đây nghĩa là không có thực 
thê chứ không phải là không có gì hết. 


Về giải thoát luận, vì tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều là không, đều là vô 
thường, nên không xứng đáng cho con người theo đuôi, tham đăm. Nhờ không 
theo đuôi, không tham đăm nên con người được giải thoát. 


Đối với Ngài Long Thọ, chữ không nghĩa là thiếu vắng bản thể, các sự vật 
trên thế gian nầy thiếu bản thê, nhưng ta hãy cần thận, khi coi chúng là hiện 
tượng, thì chúng vẫn có. Bảo rằng sự vật hiện hữu cũng không được, bảo rằng 
chúng không hiện hữu cũng không được. Chân lý ở đâu? Ở "Trung đạo": tánh 
không. Thế giới hiện tượng có một chân lý nào đó gọi là "tục đế", nhưng đó 
chưa phải là chân lý cùng tột, tức là "chân đế" hay "đệ nhất nghĩa đế". Đứng 
về tục đề mà nói thì thế gian này và Phật pháp có một giá trị hiện hữu nào đó, 
nhưng đứng về chân để mà nói thì tất cả những thứ đó đều không hiện hữu, 
không thật, vì chỉ là giả hiệu (appearance) mà thôi!... 


"Tục để và chân để là pháp giả lập để đối trị bệnh mê của chúng sinh, nếu 
chấp một trong hai phuơng diện thì không thể hiểu được Phật pháp. Như cái 
nhà do nhân duyên cột, kèo, vách, ngói...hợp thành, nếu bảo nó là thật có hay 
thật không, đều là quan niệm trên mê chấp. Cho nên chư Phật không rời các 
pháp mà nói thật tướng, không động thật tướng mà lập các pháp. Vì thế nhị 
đề tuy hai mà chăng là hai, chỉ vì phàm phu lầm diệu hữu là vọng hữu, nhị 
thừa mê chân không làm thiên không, nên mới dùng phuơng tiện để đối trị 
vậy thôi." 


Đối với Ngài Long Tho, thế giới hiện tượng có đặc tính là tính đa dạng, đó là 
cái cơ sở của các ý tượng, các hình tượng trong tâm thức và từ đó làm hiện ra 
cái thế giới bên ngoài. Chân để thì không có đặc tính ấy. Thiếu vắng sự đa 
dạng nghĩa là Niết-bàn. Ở đó không có lý duyên khởi. Bản thể của Niết-bàn 
là tịch tĩnh. 


Niết-bàn và thế giới hiện tượng chỉ là một, hoản toàn đồng nhất. "Đó là hai 
mặt của cùng một sự thực, một chân lý. Cái làm nên thê giới hiện tượng do lý 


1140 


duyên khởi và cái làm nên Niết-bàn do thiếu văng lý duyên khởi cũng chỉ là 
một mà thôi. Vậy thì Niết-bàn không phải là thứ mà mình vươn tới, nó chính 
là sự nắm bắt được cái bàn thể của mọi hiện tượng khi mà tính đa dạng biến 
mắt (Đối với chúng ta thì cái bản thể ấy chính là Phật tánh vậy, và Sinh tức là 
Niết-bàn, Phiền não tức Bồ-đề là câu mà ngày nay người ta hay nhắc tới). 


Long Thọ tứ cú gồm có: hữu, không, diệc hữu diệc không, phi hữu phi không. 
Đứng trước một câu hỏi, chỉ có bôn cách trả lời: 


nhái, không phải, vừa phải vừa không-phải, vừa không-phải, vừa không- 
không-phải”. 


Chúng ta hãy nghe ông Phan Văn Hùm nói về Trung Đạo (Middle Way, Vole 
du Milieu) như sau: “Nhất thiết vạn hữu trong hiện tượng giới đều sinh diệt 
vô thường. Sinh diệt vô thường như thế, nguyên là vì không có tự tánh, mà 
bởi nhân duyên mê vọng nên sinh ra giả hữu. 


Thế tục vì vọng kiến nên chấp lấy cái giả hữu đó. Chân trí thời phủ định giả 
hữu mà nhận đó là không. Siêu việt cả hữu và vô là cái quan niệm tuyệt đối. 
Muốn đạt cái quan niệm tuyệt đối ấy, phải biết rằng chư pháp đều do nhân 
duyên sinh ra. 


Chư pháp, tuy là hữu, mà là phi thường hữu. Hữu, mà phi thường hữu, là giả 
hữu. Giả hữu ây tuy là hữu mà phi hữu. Hữu mà phi hữu thì cùng với vô có 
khác gì? Cho nên, chư pháp tuy là vạn hữu mà uyên nhiên là không. 


Lý thê của chân như, tuy là không tịch, bất sanh diệt, mà bởi nó sanh ra chư 
pháp nên nó là căn của giả hữu. Đã là căn của giả hữu, thì mặc dầu lý thê của 
chân như là không, thật ra nó là phi không. Vì thế, chân như là không mà 
không thật là không, nên cùng với hữu có khác gì? Vì thế, chân như tuy là 
không-tịch mà nó uyên nhiên là hữu. 
Hữu không, hai cái toàn nhiên hỗn hiệp. Trung đạo ra ngoài cái chấp hữu cùng 
chấp không”. 
(Ngài Long Thọ là tô thứ 14, người ta thường gọi Ngài là Phật Thích Ca không 
có 32 tướng tốt) 

-—=0Ö0--- 


The Middle Way — referred to in the name of the philosophical school 1s a 
posItion that avoids the two extremes of nihilism and absolutism. Nihilism 1s 
a denial of the existence of all reality, even conventional existence. 


1141 


Absolutism 1s a belief In any true, substantial, or Independent exIstence. 
ReJectlon of these two extremes assumes a position that holds all that exIsfs 
to be dependently originated. 


Things are understood to depend upon the1r causes 1n the way a clay pot 
depends on the clay of which 1t 1s formed. Similarly, phenomena depend upon 
theIr consfituents as an orange depends on 1s secftions and peel, and as the 
øreaf expanse of space depends on the space 1n each direction. 

Nagarjuna and his Madhyamika followers reJect the notion of any substantial 
reality or true existence of things and events. They deny that things exIst 
independently of our apprehending them. A charr, they hold, does not exIsf as 
a charr in any manner beyond 1ts beIng 1dentified as a chai. 


Some ofNagarjuna”s interpreters hold that though phenomena may ultimately 
be empty of Iinherent existence, on the conventional level they must exIst 
inherently. The Middle Way Autonomists are named for the type of logIcal 
sign they consider essential to a yogl øenerating an Initial realizatlon of 
emptiness. They confend that for a chair to be established as a chalr, 1t must 
eXIsf as such from 1ts own sIde: 1t must possess some 1nherent quality of chaIr- 
ness. Middle Way Autonomnisfs also accept that, on the whole, our sensory 
pe€rceptions are not mistaken with respect to the obJects they experlence, since 
to them the appearance of chaIr-ness — that Independently established quality 
Of the chaIr — 1s not 1ncorrect. 


Another group of Madhyamika thnkers are the Middle Way 
Consequentialists, so labeled for theIr assertion that a logIcal consequence 1s 
sufficlent for a yog1 to realize emptiness. They reJect any notIion of inherent 
reality, even on the conventIonal level. The chair, they say, possesses no 
inherenft existence — no quality of chair-ness — even thouph such a quality 
appears to exIst. Hence, the Middle Way Consequentialists maintain that there 
1s not a single 1nstance of our conventIional awareness that 1s not mistaken or 
distorted by the appearance of inherent reality. It 1s only the mental state of 
meditative equIpoIse of a yog1 realizIng emptiness directly that 1s undistorted, 
as 1n such a state all that appears to the yog1 1s the emptiness or lack of1nherent 
©XIs(ence. 


AlI followers of NagarJuna agree that in our normal way of seeing a chaIr, If 
seems to exIst Inherently; a quality of chair-ness appears to us. We clearly 
1denfify the obJect before us as a chaIr. What NagarJunaˆs followers argue oVer 
1s whether or not this chair-ness does 1ndeed exIst from the side of the obJect, 


1142 


established by way of 1ts own character. In other words, whether there 1s 
indeed a charr to be found 1ƒ we were to search among the parts of that which 
weˆve 1denfified as a chaIr before us. The Autonomnsfs claim that 1f the chaIr 
didnˆt exIst inherently there would be no chanr at all. Thus, to them, the 
appearance of chaIr-ness, or some Inherent quality of the charr, would not be 
a mistaken perception of the chair. It would actually be an essential quality 
for a chalr to exIst. The Consequentialists counter that nothing could possibly 
exIst inherently, and therefore any appearance of inherent exIstence would be 
mistaken. 


Some Middle Way Autonomnisfs explain the way things conventionally exIst 
1n a manner similar to Mind-Only philosophers. They claim that the varIous 
things we Interact with — tables and cha1rs, friends and foes — are of the same 
essence as the conscIousness apprehending them. Thus the table and our mind 
p€rceiving 1t are of the same essence or nature. These Middle Way 
Autonomnsts differ, however, with the Mind-Only view on whether or not the 
table does truly and substantially exIst. To the Autonomnstfs, 1f the table 1s of 
the same nature as the mind apprehending 1t, then 1t doesn”t exIst truly or 
substantially, while Mind-Only philosophers claim that 1f the table didnˆt exIst 
substantially 1t couldnˆt exIst at all. Other Autonomnsts contend that things 
exIsf Just as they appear to, separate from — thouph not fully independently of 
— the mind apprehending them. 


AII followers of Nagarjuna”s Middle Way agree that ultimately — that 1s, for 
an ultimate consciousness experIencIng the ultimate truth — things are empty 
of any quality of exIstence at all, since emptiness of inherent exIstence 1s all 
that wIll be experienced by that ultimate consclousness. Emptiness 1s the 
ultimate truth. It 1s what a yoø1 apprehends when focused on the ultimate. 


To experlience this ultimafe truth we must go beyond our conventional way of 
perceiving the chaIr before us and analyze 1t by searching for the exIstence of 
a chair that would be independent of our perceptIon of If. In our investigation 
we mentally sift throuph all the parts that make up the chaIr — the four leøs, 
the seat, the back — 1n search of a chaIr that stands alone, independent of those 
parts. We come to the conclusion that there 1s nothing there that can be 
1dentibied as a chair free of our mentally labeling the assembled parts a cha1r. 


A meditator who has searched for an Independently exIstent chair among the 
parts wIll then direct h1s or her mind single-pointedly at the non-fIndabrlity of 
such a chaIr. By concentrating to the point where the meditator clearly 


1143 


experIences that non-findabrlity of such a charr, he or she w1ll be experlencing 
a realizatlon of the emptiness of a truly exIstent cha1r. 


Such an experlence 1s Imtially brought about by a process of logIcal reasoning, 
resulting 1n an Inference of the emptiness of a truly existent chanr. This 
Iinferential experlence of emptiness appears to the yogl conceptually. TÍ, 
however, the yog1 remains concentrated on the Inferred emptIness, he or she 
wIll eventually experience that emptiness of a truly existent chair directly, 
seeiIng 1t as clearly as I do the lines on the palm of my hand. At this point 1t 1s 
said that the mind experlencing emptiness and the emptiness being perceived 
are Of one tasfe, similar to water beIing poured I1nto water. There 1s no longer 
a duality of subJect and obJect. The yog1 has attained a stage of medifation 
called the Path of Seeing, and referred to as a Noble One. 


Nagarjunaˆs Interpreters agree that the ultimate level of consclousness — this 
mental state of meditative equIpoIse — directly realizes the emptiness of any 
true, substantial quality of the chair. The difference of opInion among 
NagarJuna's main followers regards whether the chalr does 1n fact exIst 
inherently. To the Autonomnsts the chair would have to, as otherwise 1t could 
not exIst at all. How could a chaIr exIst without some chalIr-ness to 1t? The 
1dea would seem absurd: a chairless chaIr? The consequenfialists respond that 
1f the chaIr did indeed exIst inherently, then that Intrinsic quality of the chaIr 
should be Identifiable and would necessarily reveal 1tself to the 1nvestigative 
conscIousness of a Ñoble One who 1s single-pointedly focused on searching 
for It. This InvestigafIve conscIousness of such a yog1 actually discovers that 
chaIr-ness to be lacking! How, they retort, can one hold something to exIst 1ƒ 
1{s nonexIstence 1s directly experlenced at the most profound level? These 
latter Interpreters, therefore, assert that all of our common perceptlons of 
phenomena are necessarIly mistaken, g1ven that things always appear to exIst 
inherently. 

Though 1t might be thought that the emptiness that 1s experlenced by the 
meditator would possess some quality of obJective existence, this emptiness 
1s merely the 0on-ƒfindabilrfy of any quality of inherent exIstence of the chatr. 
Emptiness Itself lacks any findable reality; 1t too would reveal 1tself to be 
empty of inherent existence 1f 1t were the focus of the yog1”s Investigafion. 
Hence we distinguish between what 1s wlItnessed from such an ultImate 
perspective and what can withstand ultimate analysis. Emptiness 1s what 1s 
wItnessed, but 0øfhing can wiIthstand ultimate analys1s, not even the emptiness 
that 1s wIftnessed from the ultiImate perspective. 

(A Profound Mind — The Dalai Lama — Edited by Nicholas Vreeland) 


1144 


Thuyết Trung đạo - Bồ Tát Long Thọ 


Phật giáo xuất hiện trên thế gian cách đây đã hơn 2500 năm và trở thành một 
tôn giáo thế giới. Và hơn thế nữa Phật giáo đã để lại cho nền văn minh thế 
giới một hệ thống tư tưởng triết học sâu sắc. Dù đã trải qua hơn 25 thế kỷ 
nhưng giáo lý của Đạo Phật thê hiện qua Tam tạng Kinh điển vẫn có ý nghĩa 
triết học, thời đại và vẫn là nền tảng cơ sở đề cho mỗi hành giả quay về nương 
tựa, nghiên cứu áp dụng vào đời sống tu tập ngõ hầu hướng đến mục đích giác 
ngộ, giải thoát. Về bản chất Phật giáo không chủ trương Đắng tuyệt đối là siêu 
việt hơn con người. Thay vì vậy, Đức Phật dạy lý 12 Nhân duyên hoặc gọi là 
Duyên khởi. Lý Duyên khởi nhắn mạnh tất cả các pháp trong và ngoàải vũ trụ 
này là tuỳ thuộc lẫn nhau, cùng đồng sanh và đồng diệt với tất cả các pháp 
khác (chăng những về mặt hiện tượng mà cả về bản thể). Không có gì tồn tại 
độc lập hoặc có thê nói là tự tồn tại. Cho nên, các pháp là tương đối, liên quan, 
không thực thê và thay đổi. Ngay cả Đức Phật cũng không tự tồn tại mà phải 
hoàn toàn có mối liên hệ qua lại với con người và thiên nhiên. Đấy là tại sao 
mà Đức Phật Cù Đàm, nhà sáng lập ra Phật giáo đã không chấp nhận Kinh Vệ 
đà của Bà la môn giáo, vì tin rằng có một thực thể duy nhất trong vũ trụ. 
Tương tự như vậy, Phật giáo không chấp nhận khái niệm thuyết một thần của 
Đắng tuyệt đối như là một thực thê tối hậu, thay vì đó chủ trương Tính Không 
và Chân như như là một thực thẻ. 


Bộ Trung quán luận (Mulamadhyamakakarika; Học thuyết Trung đạo) do Bồ 
Tát Long Thọ trước tác gồm 27 phẩm, 446 bài tụng bao quát hầu hết các vấn 
đề liên quan đến thế giới luân hỏi và thế giới giải thoát. Bồ tát Long Thọ không 
những bác bỏ một số kiến giải sai lầm của trường phái A tì đàm hay của các 
triết gia kế chung, mà còn bác bỏ tất cả những quan niệm duy thức và đa 
nguyên để gián tiếp thiết lập học thuyết nhất nguyên về tánh Không 
(Sunyavada; Không luận). Trung quán luận cũng là một trong ba tác phẩm 
căn bản chuyên về học thuyết Trung đạo của Tam luận tông ở Trung Hoa và 
Nhật bản. Vì Trung quán luận quá thiên trọng về duy tâm luận phủ định, nên 
thường bị hiểu lầm là chủ trương hư vô luận (nihilism). 


Trung Đạo là nói về cái lý sở tác. Chính quán và Trung quán là nói về cái trí 
năng chứng ấy. Hơn nữa đối với thiên (lệch lạc) thì gọi là Trung, đối với tà thì 
gọi là chính. Trung Đạo ở đây có nghĩa là: "Phi nhất, phi nhị thị vỉ trung đạo ". 
Nghĩa là: "Không một mà cũng chăng hai, đó là con đường chính giữa". Con 
đường chính giữa là con đường phủ nhận những loại cực đoan bên này hay 
bên kia, tốt hay xấu. Đây là cái lý. Còn điều chính yếu là nói về cái trí năng 


1145 


phân biệt mọi việc của tâm thức. Ta sẽ biết đâu là đúng và đâu là sai. Sở dĩ 
mà có sự sai đúng. Vì ta chấp vào chỗ thấy biết của mình làm chủ; nhưng thật 
Sự ra Sự thấy biết của mình căn cứ nơi cái gì để cho là đúng. Tắt cả cũng chỉ 
là sự chấp ngã và chấp tướng và ngay trong sự chấp đó cũng đã có sự thay đổi 
rồi; nên chăng có gì là chân lý khi tâm ta vẫn còn vọng động và đối đãi. Cái 
tuyệt đối ở đây có nghĩa là mọi vật và mọi việc nó là: "như nhị". Như thế á ấy 
đó. Cái gì đến cứ đề cho nó đến. Cái gì đi hãy để cho nó đi. Hãy đừng tiếc 
thương, ái luyến. Cũng đừng sầu khổ, vẫn vương. Điều quan trọng là hãy biết 
chấp nhận sự thật của cuộc đời. Mà sự thật của cuộc đời là gì? - Là cái không 
to tướng, là cái không do mọi sự giả hợp mà thành. Sở dĩ ta khổ đau bởi vì ta 
thấy có. Bây giờ ta hiểu được lẽ trung đạo rồi thì có không nó cũng chăng phải 
thực tướng nên ta không bị chi phối bởi đối tượng, mà ta phải làm chủ lại đối 
tượng. Do vậy mà Minh Châu Hương Hải Thiền Sư của Việt Nam chúng ta 
thời Trịnh Nguyễn phân tranh, nói rằng: 


"Có thời có tự mảy may 
Không thời cả thế gian này cũng không 
Cho hay bóng nguyệt dòng sông 
Nào ai hay biết có không là gì ?" 


Có thì một chút cũng gọi là có, mà không thì to lớn bao nhiêu cũng gọi là 
không. Khi bóng trăng chiếu trên mặt nước thì ta bảo rằng có trăng, có nước 
và khi trăng di chuyền đi nơi khác, mặt nước vẫn còn đó; nhưng ta lại chăng 
thấy trăng đâu, rồi ta lại nói không. Đây chỉ là một hiện tượng vần Xoay của 
mặt trời, mặt trăng và quả đất. Còn ta, ta vẫn bị cái đến đi nó chi phối trong 
từng giờ từng phút như vậy. 


Hai câu cuối mới thật là tuyệt vời. Giống như 2 câu thách đồ của những hành 
giả tu hành. Đó là việc có không ấy ai biết được. Kẻ nào biết được thì chính 
kẻ ấy là kẻ hiểu đạo. Rõ được đường đi lối về của 2 nẻo tử sinh. Trong đời 
nảy chỉ có việc sinh và tử là quan trọng, mà biết được và làm chủ được chính 
mình, thì còn gì hơn được nữa. 


Đối với những bậc giải thoát giác ngộ thì tâm thường tự tại an nhiên, trạm 
tịch. Tuyệt nhiên không gợn một chút phiền não nào. Còn tâm ta cũng vậy; 
nhưng chỉ toàn là bụi trần che phủ nên khi hành động một việc gì thì cũng chỉ 
toàn là khổ đau và sầu muộn. Ta đã biết mọi lý kỹ rồi. Bây giờ chỉ còn chấp 
nhận và thực hành thì mới có kết quả khả quan được. Nếu không hạ thủ công 
phu ngay từ bây giờ thì chăng khác nảo ta thấy một món ăn ngon mả ta chưa 
cầm đũa và chưa thưởng thức thì giá trị của món ăn ấy ta vẫn chưa cảm nhận 


1146 


được trọn vẹn nơi khẩu vị của mình. "Có thực mới vực được đạo" là vậy. Chữ 
thực ở đây không nhât thiệt là ăn mà là chứng thực hay hiệu rõ được chân lý. 
Ay là thực. Thực đây là hiêu sự thật của vạn pháp và rõ được đường đi lôi vê. 


Giáo lý Trung Đạo này do Ngài Đại Luận Sư Long Thọ đã chủ trương, nhằm 
xiến dương tinh thần Đại Thừa Phật Giáo và lấy từ căn bản của Phật Giáo 
Nguyên Thủy. Ngay cả Phật Giáo Nguyên Thủy cũng chưa hắn đã hoàn toàn 
chấp nhận quan điểm này; nhưng theo Ngài, Ngài bảo rằng: Tất cả nền giáo 
lý ây mà không có một phái ngoại đạo nảo phá vỡ được, thỉ đó chính là giáo 
lý của Đức Phật và là giáo lý của Đại Thừa". Nói như thế không sai. Vì lẽ cái 
này khi lớn lên không phải chỉ có một cái gốc, hay chỉ có một cành, mà cành 
ấy phải tỏa ra cành lá sum sê thì cây ây được gọi là cây phát triển. Ở đây tinh 
thần Đại Thừa giáo cũng vậy, lấy những điểm chính trong giáo lý của Đức 
Phật để xiên dương tỉnh thần giác ngộ giải thoát. Tuy có đi ra ngoài khuôn 
mẫu; nhưng nó là sự phát triển của một thân cây, nhất là cây ấy đã có mấy 
ngàn năm lịch sử. 


Tóm lại, toàn bộ luận Trung Quán do ngài Long Thọ trước tác là nhằm đưa ra 
giáo lý Tính Không, một giáo lý cao tột dựa trên kinh điển Bát Nhã mà Đức 
Phật đã tuyên thuyết. Đề pháp trừ mọi đối đãi của chúng sinh nói chung và 
của các trường phái triết học nói riêng. Và giáo lý Tánh Không đó được Ngài 
Long Thọ cụ thể hóa bằng Bát Bắt: Bát Sinh bắt diệt, Bất đoạn bắt thường, 
Bất nhất bất dị, Bắt khứ bất lai để nhằm hiển bày lý Trung đạo đệ nhất nghĩa. 
Đề chứng minh cho quan điểm của mình Ngài đã sử dụng Biện chứng pháp. 
Đó là một phương pháp lý luận của sự phủ định các học thuyết tương đối để 
đưa về với chân lý tuyệt đối. Biện chứng pháp của Trung Quán dẫn đến không 
tánh không phải chỉ là phủ định luận. Nó không những chỉ phủ định tất cả 
những xác quyết về Thực Tại mà còn phủ định tất cả mọi phủ quyết đối với 
Thực Tại. Nó cho răng Thực Tại không phải là “hữu” (sat), mà cũng không là 
“vô” (asat). Nó chỉ xác định rằng Tuyệt Đối là cái gì mà tư tưởng không thê 
tiếp xúc được; nó không nói rằng Tuyệt Đối là thứ phi tồn tại. Nó chỉ chủ 
trương rằng Tuyệt Đối được thể nghiệm bằng trí huệ siêu việt. Nó nhiệt liệt 
đề cao sự thê nghiệm Chân Lý tuyệt đối. Biện chứng pháp nhằm đả phá những 
kẻ giáo điều và những kẻ duy lý chủ trương một quan điểm có định về thực 
tại. Băng cách vạch trần sự rỗng tuếch trong lý luận của họ và những kết quả 
tự mâu thuẫn của những giả thiết của họ, Long Thọ muốn bác bỏ những xác 
quyết của Lý Trí rằng nó nắm vững được Thực Tại. Cho đến nay, dù đã trải 
qua mấy mươi thế kỷ được phô truyền, đạo lý Tánh Không của Bồ Tát Long 
Thọ vẫn còn hiệu lực vượt thoát lên trên tất cả những hạn cuộc của thế ĐIỚI frI 
thức và luận lý tương đối của con người. Tại sao? Bởi vì, đạo lý Tánh Không 


1147 


ây không phải được xây dựng trên nên tảng của tri thức và luận lý thuộc thế 
giới tỷ lượng hay biến kế chấp của tâm phan duyên. Đạo lý Tánh Không mang 
trong nó nội dung mâu nhiệm của năng lực chiếu sáng từ trí tuệ thực chứng 
chân lý hay cội nguồn tối hậu của vạn hữu. Chính khả tính vi diệu của quang 
lực trí tuệ này mới có công năng đầy nhận thức và luận lý mà nó sử dụng xóa 
sạch vết tích trầm trệ cô hữu trong tri thức và luận lý để lao vút vào cõi tịch 
lặng chân như. 





Ộ Ộ 'Tượng Bỏ Tát Long Thọ (Nagarjuna) 
Nagøging - căn nhăn, rây la 


Nalanda - was an acclaimmed Mahavihara, a largee Buddhist monastery 1n the 
ancIent kingdom of Magadha (modern-day BIhar) In India. The site 1s located 
about 95 kilometres southeast of Patna near the town of BIhar SharIf, and was 
a centre of learning from the fifth century CE to c. 1200 CE. 

At 1ts peak, the school attracted scholars and students from near and far with 
some travelling all the way from Tibet, China, Korea, and Central Asia. Much 
of our knowledge of Nalanda comes from the writings of pIlprim monks from 
East Asla such as Xuanzang and Y1Jing who travelled to the Mahavihara In 
the 7th century. Nalanda was very likely ransacked and destroyed by an army 
of the Muslim Mamluk Dynasty under Bakhtiyar KhiljJI in c. 1200 CE. 


Nalanda - là một trung tâm học tập bậc cao thời cổ đại ở bang Bihar, Ấn Độ, 
tồn tại từ thế kỷ thứ 5 đến năm 1 197. Địa điểm này nằm cách Patna chừng 88 
km về phía đông nam. Nalanda phát triển rực rỡ trong giai đoạn từ thời vua 
Sakraditya (danh tánh của người này chưa được chắn chăn, có thể là triều vua 
Kumara Gupta I hoặc Kumara Gupfa II) đến năm 1197, nhận được sự bảo hộ 


1148 


của các vị hoàng đề theo Ân giáo thời Đế quốc Gupta cũng như các vị hoàng 
đề theo Phật giáo như Harsha và những hoàng đề của Đề quốc Pala thời kỳ 
sau đó. 


Khu phức hợp Nalanda được xây dựng bằng gạch đỏ, ngày nay phế tích này 
nằm trên một diện tích rộng 14 héc-ta (488x244 mét). Vào thời hoàng kim 
của mình, Viện Đại học Nalanda thu hút học giả và sinh viên từ cả các vùng 
xa xôi như Tây Tạng, Trung Quốc, Hy Lạp, và Ba Tư. Nalanda bị một đội 
quân Hồi giáo người Turk do Bakhtiyar Khilji chỉ huy tàn phá vào năm I 193. 
Thư viện của Viện Đại học Nalanda lớn đến mức mắt đến ba tháng mới chảy 
hết khi nó bị những kẻ xâm lăng châm lửa đốt, tàn phá các tự viện, và đuôi 
các tu sĩ ra khỏi khu vực. 


Cả Mahavira và Thích-ca Mâu-ni đều đã đến thăm Nalanda trong thế kỷ 6 và 
5 TCN. Nó cũng là nơi sinh ra và nơi nhập niệt bàn của Xá-lợi-phât 
(Shariputra), một trong sô các môn đô nôi tiêng của Phật Thích Ca... 


Namo Shakyamuni Buddha — Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


Nanda — Buddha's half brother (Em cùng cha khác mẹ) - NÑanda was a brother 
of the Buddha; the son of King Suddhodana and Maha PraJapati GautamI. 
Nanda was to be married to a princess named JanapadakalyanmI but abandoned 
her to Join the sangha. Nanda persevered and became an arhat... 


Nanda (step-brother of The Buddha) 
Thánh tăng NAN-ĐA (Nanda) 


Nanda, the Buddhaˆs brother had been a monk long enough to know that he 
didn't like 1t. The other monks at the monastery saw him moping around with 
his shoulders hunched and a mouthful-of-lemons look on h1s face. 


“What”s the matter?” they asked. 


“I am miserable, friends!” he replied. “I can”t stand being a monk. There are 
too many rules! 'Too litfle pleasure! I am going to gIve up, disrobe, and go 
back to lay life.” 


One of the monks, worried about his depressed friend went to the Buddha to 
ask his advice. The Buddha smiled and told the young monk, “Go to Nanda 
and tell him, “The teacher calls for you". ” 


1149 


Nanda came, and the Buddha told him what he had heard. 
“Ves,” admitted Nanda, “I am miserable. It”s trne for me to disrobe.” 
“What really brings this on? Why are you so miserable?” 


“Well,” confessed Nanda, “when I was leaving home to become a monk, I 
saw a girl from the village. She was so beautiful there with her halIr half 
mussed. And as I left she said to me, “I hope you wIÏll be home soon.” 


“Now every time Ï sit to medhitate all I can think of 1s this lovely woman with 
her hair halfmussed. What can I do? Every time I think ofher I am miserable.” 


The Buddha took Nanda tenderly by the arm and said, “Let me show you 
something.” 


Instantly, he were transported to the Tavatimsa Heaven. And there was Sakka, 
the king of the devas with 500 heavenly nymphs there to bring him every 
pleasure. 


The Buddha turned to Nanda who was staring at the scene with his Jaw 
hanging nearly to hIs chest. 


“What do you think?” asked the Buddha. “Who 1s more beautiful, the lovely 
Sakyan girl with the half mussed hair or each of these 500 nymphs?” 

Nanda replied, “She 1sn”t even 1/10 as pretty as these nymphs! Compared to 
these nymphs that Sakyan girl looks like a monkey with 1s ears and nose 
missing! These nymphs are so beautiful, so perfect!” 


“Well, Nanda, I personally will guarantee that 1f you follow the path, you wIll 
be reborn In this heaven with these nymphs.” 


“Well/” said Nanda with a sỈy smile crossing his lips, “this changes 
everything. If I am sure to gaIn his heaven and these nymphs, suddenly the 


holy life doesn”t sound so bad after all.” 


In an mstant, Nanda and the Buddha were back In Jetaˆ*s Wood. 


1150 


From that day, all the monks notIced that their friend NÑanda was smiling and 
diligent in his practice. He didn”t walk around depressed with hunched 
shoulders but Iinstead with a sly smile on his lIips. 


And of course they heard the rumors that the Buddha himself had guaranteed 
that Ñanda would be reborn 1n the Tavatimsa Heaven surrounded by heavenly 
nymphs. 


But Instead of admirng Nanda for his newfound diligence 1n practice, the 
other monks mocked him. “You are only practicing the holy life for the sake 
of heavenly nymphs. You could care less about wIsdom or liberation. You 
aren”t a real monk, Just the Buddha”s flunky.” 


Nanda was ashamed, but he only practiced harder. And before long, while 
living 1n a secluded spot, spending many hours every day 1n meditation, Nanda 
achieved liberation. He Joined the arahats as a truly enlightened beIng. He had 
achieved nibbana. 


The next day, Nanda went to the Buddha. The Buddha knew at once that 
Nanda was liberated. Nanda bowed to the Buddha and said, “GracIous teacher, 
once you promised me 500 heavenly nymphs 1n the 'TavatiImsa Heaven 1f only 
I diligently followed the practice. Well, I have come to free you from that 
promise.” 


“Of course,” said the Buddha, “I was free from that promise the moment you 
were liberated. When you were freed, so was I.” 
(Nanda Sutta, Udana 3.2) 
-—=0O0--- 
Thánh tăng NAN-ĐÀ (Nanda) 
(Vị cựu hoàng tử “đi tu” trong ngày cưới) 


Nan-Đà (tiếng Pali Nanda) là hoàng tử thứ hai của vua Tịnh Phạn 
(Suddhodana), và đệ nhị hoàng hậu Maha PaJapati Gotami (Đại Ba-Xà-Ba-Đê 
Cô-Đàm). Ông là em trai cùng cha khác mẹ với Phật. 


Sau khi Thái tử Sĩ-Đạt-Ta (Siddhatta) đi tu, và thành Phật, thì một SỐ hoàng 


thân khác cũng theo chân Ngài. Hoàng tộc Thích-Ca (Sakya) theo thực tế chỉ 
còn hoảng tử Nan-Đà, là người chánh thông kê vị. 


1151 


Hôm ấy Nan-Đà đang hân hoan trong buổi lễ, một ngảy vui kết hợp ba ý nghĩa 
quan trọng, là đăng quang Hoàng Thái Tử, kêt hôn với công chúa Janapada 
Kalyan1, và mừng tân gia, hay Nan-Đà chính thức vào ở Đông Cung, chờ ngày 
lên ngôi. 


Dĩ nhiên, trong một ngày trọng đại như vậy, hoàng gia phải có làm phước, 
như bồ thí nhiều vật dụng cho dân nghẻo, và trai tăng cúng dường đến Phật 
và các bậc phạm hạnh. Suốt thời gian dâng thực phẩm đến Phật và Thánh 
Chúng, Hoàng Tử Nan-Đà (Nanda) đã vô cùng vui vẻ. Ông vừa bận rộn, vừa 
túc trực bên đức Phật, vừa phải quan tâm đến người vợ mới cưới, hay công 
chúa Janapada. 


Độ ngọ xong, đức Phật bỗng trao bình bát cho Nan-Đà, và tỏ dấu muốn hoảng 
tử mang giùm cho Ngài. Rồi Phật rời hoàng cung đi thắng về Kỳ Viên tịnh xá. 
Nan-Đà vì lòng thương mến lẫn kính trọng đức Phật, liền vui vẻ đón nhận cái 
bát. Hoàng tử những tưởng Phật chỉ cần mình tiễn chân một đoạn đường thôi. 
Nào ngờ sau đó Phật không quay lại nhận bát, mà Ngài 1m lặng đi luôn. Nan- 
Đà bắt buộc phải bước theo Phật cho đến tu viện. 


Khi đi ngang qua Đông Cung, nơi người vợ mới cưới có mặt đứng chờ, hoàng 
tử liên ngoảnh đâu ngó lại, thì thây nàng vây tay qua cửa sô, và nói theo băng 
một giọng ngọt ngào “Hãy vê sớm nghe chàng!”. 


Âm thanh dịu dàng và hình ảnh xinh đẹp ấy dĩ nhiên nằm mãi trong tâm tư 
hoàng tử. Thực ra, Nan-Đà (Nanda) muốn quay lại liền, nhưng vì quá tôn kính 
đức Phật, hoàng tử không đủ can đảm tự động trao bát cho Phật, để sớm trở 
về với người vợ yêu quí mới cưới. 


Khi đến tu viện, đức Phật dùng “thần nhãn” , quan sát hoàng tử Nan-Đà, Ngài 
thấy người em trai nầy có thiện duyên đạt đến thánh quả. Phật liền hỏi Nan- 
Đà xem chàng muốn xuất gia theo Phật hay không. Trước câu hỏi bất ngờ nầy, 
Nan-Đà như người đứng giữa ngả ba đường. Trong lòng thì muốn trở về với 
người vợ yêu quí, nhưng sự thương mến và ngưỡng mộ đức hạnh, đối với 
người anh Toàn Giác, cũng vô cùng mạnh mẽ. Làm sao hoàng tử có thê từ 
chối lời của đức Phật. Thế là Nan-Đà bắt đắc dĩ phải gật đầu. 


Việc gì sẽ đến phải đến. Nan-Đà (Nanda) sau khi thọ giới xưất gia tỳ-khưu đã 
không vui vẻ chút nào cả. Ông luôn luôn nghĩ đến người vợ mới cưới. Và càng 
ngày sự nhớ nhung càng tăng. Cuối cùng ông trở thành một người sống trong 
tình yêu tuyệt vọng. Lúc đầu, tỳ-khưu Nan-Đà còn có gắng che dấu. Nhưng 


1152 


về sau không chịu đựng được nữa, Nan-Đà đã tìm các đồng đạo, đề thổ lộ tâm 
tình. Nan-Đà thật lòng nói rõ ý định của mình, là quay lại hoàng cung, với đời 
sông trân tục. 


Tin thấu tai đức Phật, Ngài liền đi gặp Nan-Đà, hỏi xem “vấn đề phiền não 
chính” của ông là gì. Phật nghe Nan-Đà thú thật rằng ông rất yêu thương người 
vợ xinh đẹp, và nhất là ông không thể nào an tâm chia tay trong ngày cưới, để 
cho vợ mỏi mòn trông đợi. 


Phật lại dùng “thần nhãn” kiểm soát căn cơ “người em” một lần nữa. Ngài 
thấy rõ Nan-Đà, chỉ với một chút cô găng thêm, sẽ có thê đạt đến hạnh phúc 
tối thượng, là đắc Thánh quả A-La-Hán. Với lòng từ bi cứu độ, Phật muốn 
kích thích Nan-Đà tự động ở lại đời sông phạm hạnh, bằng chính cái tâm lý 
vướng mắc sắc trần của ông. 


Phật bảo Nan-Đà đi bách bộ nói chuyện với Ngài một đoạn. Rồi Phật dùng 
thần thông “đưa” Nan-Đà lên tận cõi trời Đạo-Lợi (Tavatimsa deva). Dọc 
đường, Phật trước tiên chỉ cho Nan-Đà thấy một nàng tiên rất đẹp, nhưng vì 
ham sắc dục, mà đọa xuống trần gian, làm một con khỉ cái. Con khỉ nầy lại bị 
phỏng lửa, trong một trận cháy rừng, nên mắt cả tai, mũi, và đuôi..., trông thật 
thảm hại... 


Tiếp theo, Phật chỉ cho Nan-Đà thấy, để “chiêm ngưỡng” sắc đẹp lộng lẫy của 
một nàng tiên khác, và bảo Nan-Đà cho Ngải biết cảm tưởng của mình về tiên 
nữ ấy. Nhất là hãy so sánh nàng tiên kia với một người, gọi là đẹp nhất trần 
gian. Sau khi trình bày sự so sánh, Nan-Đà bỗng quên mất hình bóng của 
TĐƯỜI VỢ MỚI CƯỚI. 


Phật đọc được trong tư tưởng phảm tục của Nan-Đà, tật mê thích nhan sắc 
phái nữ, Ngài bèn nói “Nếu ngự đệ bên lòng làm theo thiện pháp của Như Lai, 
thì Như Lai bảo đãm với ngự đệ, sau khi hết đời Sa-Môn, ngự đệ sẽ tái sinh 
lên cõi trời. Ở đó có rất nhiều những nàng tiên như thế, và ngự đệ sẽ được một 
hay nhiều vợ đẹp. 


Sau chuyến “đi bộ nói chuyện” Ấy, tỳ khưu Nan-Đà (Nanda) bỗng VUI Vẻ trở 
lại, và thuật cho đồng đạo nghe răng, ông không muôn quay vê hoảng cung 
nữa, trái lại ông muôn tiếp tục tu hành để đạt được mục đích. Có tỳ khưu khác 
hỏi “đó là mục tiêu g1”, thì ông thực thà trả lời, mục tiêu là cõi Đạo-Lợi- Thiên. 


1153 


Từ đó, trong tăng chúng, ai cũng cho răng Nan-Đà tu để trở thành tiên trên cõi 
Đạo-Lợi, chứ không phải tu đề giải thoát sinh tử. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi, mới nhập 
môn còn cười nhạo, và chọc ghẹo ông, gọi đích danh, là “Nan-Đà tu chỉ để có 
vợ tiên mà thôi”. 


Sự chế diễu ấy kích thích lòng tự ái trong Nan-Đà. Và vì xấu hỗ với đồng đạo, 
ông đã quyết tâm hành thiền một cách tinh tấn, cho đến khi đạt được giác ngộ 
mới thôi. Ông xua đuôi tất cả những hình thức đẹp xấu, mà ông đã trải qua 
trong trí óc, rồi dốc lòng thanh tịnh thân tâm. Nhờ vậy, thiền công của Nan- 
Đà mỗi ngày một phát triền. 


Ngày kia, trong khi hành thiền, Nan-Đà (Nanda) chợt khám phá ra rằng, mọi 
vướng mắc trong tâm ông, hay mọi dục lạc của thân không còn nữa, dù cho 
đó là vướng mắc với an vui, thanh tịnh. Sáu cảnh trần là săc, thính, hương, vỊ, 
xúc, và pháp có dập vào thân tâm ông hay không, ông vẫn an nhiên tự tại, tâm 
thức trong suốt như nhau. Đó là “trạng thái” tỳ khưu Nan-Đà (Nanda) đã đắc 
quả A-La-Hán, giải thoát. Thánh Tăng Nan-Đà chợt ứng khâu nói kệ: 
“Vì tôi đã quan niệm sai lầm, 
Mê thích sắc đẹp bên ngoài, 
Tin tưởng chuyện ảo huyền, 
Nên đã tự làm khổ. 
Nhờ đức Phật từ bi tế độ, 
Do liên hệ hoàng tộc, và lòng thương chúng sanh 
Giúp tôi có pháp hành cao thượng, 
Để đạt thành quả vị vô sanh”. 
(Theo Theragatha 157-158) 





Sau khi đã chứng được hạnh phúc giải thoát Niềt Bàn, Thánh tăng Nan-Đà 
(Nanda) liền đến đánh lễ đức Phật, và tán dương Thế Tôn bằng một câu như 
sau: 
“Bạch đắng Toàn Giác. Ngài đã giải thoát cho đệ tử, 
khỏi cả các cảnh cối trời”. 
Đức Phật bèn nói với Nan-Đà răng: 


“Lời nguyện sẽ lên cối Đạo Lợi của ông vừa được hoàn toàn hóa giải. Vì hạnh 
phúc Niết Bàn là hạnh phúc cao nhất”. 

Và với mấy giòng chữ nây, dịch giả xin kết thúc sử tích Thánh Tăng NAN-ĐÀ 
(Nanada). ---0Ö0--- 


1154 


Naos - đền Hy Lạp 

Narcissist - người tự yêu mình, người quá chú ý đến vẻ đẹp cuả mình 
Nascent - mới sinh, mới mọc lên 

Natron — NaCO3 - Natri oxít 

Naught - số không trong toán học 

Navel - rỗn, trung tâm 


NDE-— A near-death experience (NDE) 1s a personal experlence associated 
with death or impending death. Such experiences may encompass a varlety of 
sensations 1ncluding detachment from the body, feelings of levitation, total 
Serenmify, securify, warmth, the experlence of absolute dissolution, and the 
presence of a lipht. 


Neurosclence research suggests that an NDE 1s a subJective phenomenon 
resulting from "disturbed bodily multisensory Intepration” that occurs during 
life-threatening events. NDEs are a recognized part of some transcendental 
and religIous beliefs 1n an afterlife... 


1. Dr. Raymond Moody's Nine Elements of the Near-Death Experiences 


Dr. Moody recorded and compared the experiences of 150 persons who died, 
or almost died, and then recovered. His research describes the results of 
decades of inguiry 1nto the ÑNDE phenomenon. He outlines nine elements that 
generally occur during NDEs. 

1. A Sfrange Sound: A buzznng, or ringing noIse, while having a sense Of 
being dead. 

SÃ Peace and Painlessness: While people are dying, they may be In 
Iinfense paIn, but as soon as they leave the body the pain vanishes and they 
€Xperlence peace. 

S Ou†-oƒ-Body Experience: The dying often have the sensation of rIsing 
up and floating above their own body while 1t 1s surrounded by a medical 
team, and watching 1t down below, while feeling comfortable. They 
experience the feeling of being In a spiritual body that appears to be a sort of 
living energy field. 


1155 


4. The Tunnel Experience: The next experlence 1s that of being drawn Info 
darkness through a tunnel, at an extremely high speed, until reaching a realm 
of radiant golden-white light. Also, although they sometimes report feeling 
scared, they do not sense that they were on the way to hell or that they fell 
1n(O II. 

3. Rising Rapidly Imto the Heavens: Instead of a tunnelL, some people 
report rIsing suddenly Into the heavens and seeiIng the Earth and the celestial 
sphere as they would be seen by astronaufs In space. 

6. People öƒ Lighf: Once on the other side of the tunnel, or after they have 
risen 1nt(o the heavens, the dying meet people who glow with an Inner light. 
Often they find that friends and relatives who have already died are there to 
øreet them. 

VÀ The Being oƒ Lighf: After meeting the people of light, the dyIng often 
meet a powerful spIritual being whom some have 1dentified as God, Jesus, or 
some relIgIous ÍIgure. 

8. The LỰc Review: The Being of Lipht presents the dying with a 
panoramrc review of everything they have ever done. That 1s, they relive every 
act they have ever done to other people and come away feeling that love 1s the 
most Important thing In lIfe. 

s. KRelucftance to Retưtn: The Being of Lipht sometimes tells the dyIng 
that they must return to life. Other times, they are ø1ven a choIce of stay1ng or 
returning. In either case, they are reluctant to return. The people who choose 
to return do so only because of loved ones they do not wish to leave behind. 


2. Dr. Raymond Moody on the ''Being of Light"" 


The following 1s an excerpt from Moody's excellent book Life After Life 
concerning the "Being of Light." 


What 1s perhaps the most Incredible common element In the accounts I have 
studied, and 1s certainly the element which has the most profound effecf upon 
the Individual, 1s the encounter with a very bright light. Typically, at 1ts first 
appearance this light 1s dim, but 1t rapidly gets brighter until 1t reaches an 
unearthly brilliance. Yet, even though this light (usually said to be whife or 
"clear”) 1s of an indescribable brilliance, many make the specIfic point that 1t 
does not 1n any way hurt their eyes, or dazzle them, or keep them from seeing 
other thinøs around them (perhaps because at this point they dont have 
physical "eyes” to be dazzled). 


1156 


Despite the ligh(s unusual manifestation, however, not one person has 
expressed any doubt whafsoever that 1t was a beIng, a beIng of light. Not only 
that, 1t 1s a personal being. It has a very definite personality. The love and the 
warmth which emanate from this being to the dying person are utterly beyond 
words, and he feels completely surrounded by 1t and taken up; In 1t, completely 
at ease and accepted 1n the presence of this being. He senses an Irresistible 
magnetic attraction to this light. He 1s ineluctably drawn to 1t. 


Interestingly, while the above descriptlon of the being of light 1s utterly 
1nvariable, the identification of the being varIes from 1ndividual to individual 
and seems to be largely a function of the religIous background, training, or 
beliefs of the person 1nvolved. Thus, most of those who are Christians 1n 
trainng or belief Identify the light as Christ and sometimes draw Biblical 
parallels In support of therr Interpretatlon. A Jewish man and woman 
1dentified the light as an "angel.” It was clear, though, in both cases, that the 
subJects dịd not mean to Iimply that the being had wIngs, played a harp, or 
even had a human shape or appearance. There was only the light. What each 
was tryIng to øet across was they took the being to be an emIssary, or a guide. 
A man who had had no religious bellefs or training at all prlor to hIs 
experIence simply Identifled what he saw as "a beIng of light." The same label 
was used by one lady of the ChrIstian faith, who apparently did not feel any 
compulsion at all to call the "ChrIst.” 


Shortly after 1ts appearance, the being begIns to communicate with the person 
who 1s passing over. Notably, this communication 1s of the same direct kind 
which we encountered earlier In the descriptlon of how a person 1n the 
spiritual body may “pIck up the thoughts” of those around him. For here again, 
people claim that they dịd not hear any physical voIce or sounds coming from 
the being, nor did they respond to the being through audible sounds. Rather, 
1 1S reported that direct, unimpeded transfer of thoughts takes place, and 1n 
such a clear way that there 1s no posstlbilty whatsoever elther of 
misunderstanding or of lyIng to the light. 


Furthermore, this unimpeded exchange does not even take place 1n the natIve 
language of the person. Yet, he understands perfectly and 1s 1nstantaneously 
aware. He cannot even translate the thoughts and exchanges which took place 
while he was near death Into the human language which he must speak now, 
after hs resuscItation. 


1157 


The next step of the experience clearly 1llustrates the difficulty of translating 
from this unspoken language. The being almost Immediately direcfs a certain 
thought to the person Iinto whose presence 1t has come so dramatically. 
Usually the persons with whom [ have talked try to formulate the thought Into 
a question. Among the translatlons I have heard are: "Are you prepared to 
die?” "“Are you ready to die?” “What have you done with your life to show 
me?” and "What have you done with your life that 1s sufficient?" The first two 
formulations which stress “preparation,”" might as first seem to have a different 
sense from the second parr, which emphas1ze "accomplishment." However, 
some support for my own feeling that everyone 1s trying to express the same 
thought comes from the narrative of one woman who put It this way: 


“The first thing he said to me was, that he kind of asked me 1 Ï was ready to 
die, or what I had done with my life that [ wanted to show him." 


Furthermore, even In the case of more unusual ways of phrasing the 
"question,” 1t turns out, upon elucidation, to have much the same force. For 
example, one man told me that during his "death:” 


The voIce asked me a question: "Is 1t worth 1t?” And what 1t meant was, dịd 
the kind of life I had been leading up to that poInt seem worthwhile to me 
then, knowIng what I then knew." 


Incidentally, all insist that this question, ultimate and profound as 1t may be 1n 
1{s emotional Iimpact, 1s not at all asked in condemnation. The being, all seem 
to apree, does not direct the question to them to accuse or to threaten them, 
for they still feel the total love and acceptance coming from the light, no 
matter what their answer may be. Rather, the point of the question seems to 
be to make them think about thetr lives, to draw them out. Ít 1s, 1Ý you wIll, a 
Socratic question, one asked not to acquIre Information but to help the person 
who 1s being asked 


3. Examples of Near-Death Experiences with the Being of Light 


Example 1: ”[ heard the doctors say that I was dead, and thats when I began 
to feel as thouph I were tumbling, actually kind of floating, through this 
blackness, which was some kind of enclosure. There are not really words to 
describe this. Everything was very black, except that, way off from me, I could 
see this light. It was a very, very brilliant light, but not too large at first. lt 
ørew larger as Ï came nearer and nearer to It. 


1158 


"I was tryIng to get to that light at the end, because [I felt that 1t was Christ, 
and [ was tryIng to reach that poInt. It was not a frightening experIence. Ït was 
more or less a pleasant thing. For immediately, being a Christian, I had 
connected the light with Christ, who said, 'T am the light of the world.' 

"I said to myself, 'Tf this 1s 1t, 1ƒ I am to die, then I know who waIfs for me at 
the end, there In that light. ” 


Example 2:  ”I got up and walked Into the hall to go get a drink, and 1t was 
at that point, as they found out later, that my appendix ruptured. I became very 
weak, and I fell down. I began to feel a sort of drifting, a movement of my 
real beIng In and out of my body, and to hear beautiful music. I floated on 
down the hall and out the door onfo the screened-in porch. There, 1t almost 
seemed that clouds, a pink mist really, began to gather around me, and then I 
floated right straight on throuph the screen, Just as though 1t weren't there, and 
up Info this pure crystal clear light, an 1lluminating white light. It was beautiful 
and so bright, so radiant, but 1t didn't hurt my eyes. Its not any kind of light 
you can describe on Earth. I didnt actually see a person In this light, and yet 
1t has a speclal 1dentity, 1t definitely does. It 1s a light of perfect understanding 
does. Ït 1s a light of perfect understanding and perfect love. 


“The thought came to my mind, Lovest thou me?” 


"”This was not exactly 1n the form of a question, but I guess the connotation of 
what the light said was, 'Tf you do love me, øo back and complete what you 
began In your lIfe.'" 


"And all during this time, I felt as thouph I were surrounded by an 
overwhelming love and compassion." 


Example 3: Iknew Iwas dying and that there was nothing I could do about 
1(, because no one could hear me... Ï was out of my body, there's no doubt 
about 1t, because I could see my own body there on the operation room table. 
My soul was out! AlI this made me feel very bad at first, but then, this really 
bright lipght came. It dịd seem that 1t was a liftle dịm at first, but then 1t was 
this huge beam. It was Just a tremendous amount of light, nothing like a big 
bright flashlight, 1t was Just too mụuch light. And 1t gave off heat to me; l felt 
a Warm sensation. 


It was a bright yellowish white - more white. It was tremendously brIght; Ï 
Just can't descrIbe 1t. It seemed that 1t covered everything, yet 1t didn't prevent 


1159 


me from seeing everything around me - the operating room, the doctors and 
nurses, everything. I could see clearly, and 1t wasnt blinding. 


At first, when the lipght came, I wasnt sure what was happening, but then, 1t 
asked, 1t kind of asked me 1f Ï was ready to die. It was like talkIng to a person, 
but a person wasn't there. The light's what was talking to me, but 1n a voIce. 


Now, Ithink that the voice that was talking to me actually realized that I wasnt 
ready to die. You know, 1t was Just kind of testing me more than anything else. 
'Yet, from the moment the light spoke to me, I felt really øood - secure and 
loved. The love which came from 1t 1s Just unimaginable, indescribable. Ít was 
a fun person to be with! And It had a sense of humor, too - definitely! 


-¬-000000000--- : 
Đời Sông Khác Sau Khi Chêt 
(Life After Life) 


Cách đây hơn 3 chục năm, khi cho in cuốn sách đầu tiên "Life After Life" sau 
nhiều năm tiếp xúc với những bệnh nhân chết đi sống lại, bác sĩ Raymond 
Moody nói, ông chỉ ghi lại trung thực những câu chuyện này mà không cô ý 
chứng minh là có một đời sông khác sau khi chết. Ông cũng nói thêm rằng, 
hiện nay chưa có ai có thê đưa ra một bằng chứng cụ thể đề chứng minh có l 
cảnh giới bên kia cửa tử, nhưng người ta cũng không thể phủ nhận kinh 
nghiệm của hơn § triệu người lớn ở Mỹ và mắy triệu trẻ con nữa, những người 
sông lại sau cái chết lâm sảng đã kế những gì họ thấy được sau khi rời khỏi 
xác thân vật lý. 


Bác sĩ Moody kề, lần đầu tiên ông được nghe tả về cảnh giới bên kia cửa tử 
do người chết hồi đương kề lại (kinh nghiệm cận tử) là khi ông còn là một 
sinh viên y khoa triết học ở đại học Virginia. Một giáo sư dạy môn tâm thần 
học kế lại cho sinh viên nghe chính ông đã "chết" đi rồi sống lại 2 lần, cách 
nhau 10 phút. Ông kề lại những chuyện ly kỳ ông được chứng kiến trong thời 
gian ông "chết". Thoạt nghe thì anh sinh viên Moody cũng lấy làm lạ nhưng 
không có ý kiến gì. Anh chỉ giữ cái băng thu âm câu chuyện này để làm tài 
liệu thôi. Mấy năm sau, ông Moody bây giờ là giáo sư triết ở 1 trường đại học 
ở Bắc Carolina. Trong 1 buổi giảng dạy vê thuyết bất tử (Phaedo) của Plato, 
nhà hiền triết nổi tiếng của Hy Lạp thời cô đại, một sinh viên xin gặp riêng đề 
hỏi thêm về vấn đề sống chết, vì bà của chàng ta đã "chết" trên bàn mô, sau 
đó hồi sinh và kế những câu chuyện bà đã chứng, kiến rất hập dẫn. Giáo sư 
Moody yêu cầu anh sinh viên này kể lại từng chi tiết và ông rất đỗi ngạc nhiên 
khi thấy những chuyện xảy ra cho bà già này gần giống với những mâu chuyện 


1160 


ông được nghe từ thầy của ông mấy năm về trước. Từ đó, ông cố ý thu thập 
tài liệu về hiện tượng chết đi sống lại. Ông cũng đưa vấn đề này vào trong các 
bài giảng của ông, nhưng không đề cập gì đến 2 trường hợp ông được nghe. 
Ông nghĩ rằng, nếu có nhiều người chết đi sông, lại thì thế nào sinh viên cũng 
sẽ nói ra trong các giờ triết. Quả vậy, trong mỗi một lớp học chừng 30 sinh 
viên, khi nào cũng có một anh xin gặp riêng sau giờ học đề kế cho ông nghe 
một câu chuyện chết đi sống lại. Có điều lạ là, những mẫu chuyện này có 
nhiều tình tiết giống nhau, tuy người có kinh nghiệm chết đi sông lại gồm 
nhiều thành phần khác nhau, khác vê tôn giáo, về học vấn, và địa vị xã hội. 


Khi Moody theo học y khoa năm 1972 thì ông đã có một hồ sơ dày cộm về 
những trường hợp chết đi sống lại. Ông bắt đầu nói đến công cuộc nghiên cứu 
của ông với những người ông gặp ở trường y. Sau đó, theo lời yêu câu của 
một người bạn, ông nhận lời thuyết trình về hiện tượng chết đi sống lại tại I 
Hiệp hội Y sĩ và nhiều hội đoàn khác. Và sau mỗi buôi thuyết trình, thế nảo 
cũng có người đứng lên kể lại kinh nghiệm chết đi sống lại của chính mình. 
Dân dà ai cũng biết tiếng ông, nên nhiều bác sĩ đã giới thiệu những bệnh nhân 
họ cứu sống được mà có những kinh nghiệm lạ lùng trong thời gian họ "chết". 

Sau khi vải tờ báo đăng tải tin tức về công cuộc nghiên cứu của ông thì nhiều 
người tự động gửi những mẫu chuyện tương tự xảy ra với họ. Ông quyết định 
chỉ chú ý đến trường hợp những người do bác sĩ chứng thực là đã chết lâm 
sàng (tim ngừng đập, thần kinh não ngưng hoạt động) rồi được cứu sống lại, 
và trường hợp những người bị tai nạn, hồn lìa khỏi xác ngay nhưng sau đó lại 
hoàn hồn, đã kể những sự việc họ chứng kiến. 


Trong mấy trăm câu chuyện chết đi sống lại mà tác giả trực tiếp được nghe, 
Moody nhận thấy, tuy kinh nghiệm của mỗi người có điểm khác nhau nhưng 
tựu trung thì có thể nói có chừng 15 điểm mà ông thấy người ta hay nhắc nhở: 


1. Ngôn ngữ bắt đồng 

Người nào cũng tỏ vẻ bực bội rằng, ngôn ngữ ở cõi trần không thể diễn tả 
đúng những sự việc xảy ra ở cõi giới bên kia. Một người trong số đó nói : "Tôi 
biết, thế giới mà tôi được thấy là một thế giới có hơn 3 chiều, nên không thê 
nào diễn tả được hết những điều tôi muốn nói với thứ ngôn ngữ 3 chiều của 
chúng ta". 


2. Nghe tin mình đã chết 

Nhiều người kể rằng, họ được nghe chính bác sĩ hay những người ở bên cạnh 
nói rằng họ đã chết. Bà Martin kê: "Tôi vào bệnh viện nhưng họ không tìm ra 
bệnh. Bác sĩ James đưa tôi sang phòng X quang để chụp ảnh gan tìm bệnh. Vì 


1161 


tôi bị dị ứng với nhiều thứ thuốc nên họ thử trên cánh tay tôi trước. Thấy tôi 
không có phản ứng gì, họ liền tiêm cho tôi thứ thuốc ấy. Nhưng lần này tôi bị 
phát dị ứng liền và chết ngay sau đó. Tôi thấy bác sĩ ở phòng X quang vừa 
chích thuốc cho tôi, bước đến nhấc máy điện thoại. Tôi nghe rõ ông quay từng 
con số và giọng nói của ông: "Thưa bác sĩ James, tôi đã giết bệnh nhân của 
ông. Bà Martin chết rồi". Nhưng tôi biết tôi không chết. Tôi cố cử động, cỗ 
tìm cách nói cho họ biết là tôi chưa chết nhưng tôi không thê làm gì được. Rồi 
thấy họ làm thủ tục cấp cứu. Tôi nghe họ nói cần bao nhiêu "cc" thuốc chích 
cho tôi, nhưng tôi không có cảm giác gì khi mũi kim chích vào da. Tôi cũng 
không có cảm giác gì khi họ chạm vào người”. 


3. Tâm an bình và tịch tịnh 

Số đông kê rằng, họ tận hưởng được một cảm giác rất an lạc, thật khoan khoái 
khi mới thoát ra khỏi cái xác của mình. Một người bị bắt tỉnh ngay sau khi bị 
thương nặng ở đầu kê rằng, khi mới bị chắn thương thì anh cảm thấy đau nhói, 
nhưng chỉ một thoáng thôi, rồi sau đó anh có cảm tưởng như mình đang bềnh 
bồng trôi trong 1 phòng tối. Mặc dù hôm ấy trời lạnh lắm mà anh cảm thấy rất 
âm áp trong khoảng không gian âm u nảy. Anh thấy tâm thần mình bình an 
thoải mái lạ lùng và anh chợt nghĩ "chắc là mình đã chết rồi". 

Một bà vật vã, đau đớn và ngất đi sau một cơn đau tim. Khi được cứu tỉnh bà 
kế: "Tôi bắt đầu thấy sung sướng lạ, mọi lo âu buồn phiền biến mất, chỉ còn 
lại một cảm giác bình an, thoải mái, thanh tịnh. Tôi không còn cảm thấy đau 
đớn nữa". 


4. Âm thanh 

Nhiều âm thanh lạ được tả lại, hoặc khi sắp chết hoặc khi vừa tắt thở. Một 
người đản ông "chết" trong vòng 20 phút trên bàn mồ kể lại, rằng ông đã nghe 
một tiếng kêu ù ù rất khó chịu. Tiếng kêu như phát ra từ trong đầu mình chứ 
không phải từ bên ngoài. Một người đàn bà kể, khi vừa ngất đi thì bà nghe 
một tiếng rì rì lớn và bà cảm thấy đang chơi vơi bay lộn lòng vòng trong không 
gian. Bà còn nghe một thứ tiếng khác cũng khó chịu lắm, như tiếng động lạch 
cạch, tiếng va chạm hay tiếng rống mà cũng như tiếng gió hú. Những người 
khác thì nghe một âm thanh dễ chịu như âm nhạc, như trường hợp một bệnh 
nhân "chết" trên đường ổi đến bệnh viện, khi được cứu tỉnh lại ông kê : Ông 
đã nghe I âm thanh như âm ba của nhiều cái chuông nhỏ từ đăng xa theo gió 
vọng lại, làm ông nghĩ đến mấy cái chuông gió của Nhật, và ông chỉ nghe l 
âm thanh này thôi. 


5. Đường hầm tối 


1162 


Ngay vừa khi nghe tiếng động thì người ta cảm thấy như bị hút mạnh vào một 
khoảng không gian tối. Người thì nói giống như một hang động; người thì bảo 
sâu hút như một cái giêng; người khác thì mô tả như một khoảng không, một 
đường hầm, một ống xoắn, một cái chuồng, thung lũng, ông công, hoặc 
khoảng không của một hình vật thê hình trụ. Tuy được diễn tả khác nhau 
nhưng điều này cho thấy, người nào cũng trải qua kinh nghiệm này. Một bệnh 
nhân kể: Khi tim anh ngừng đập vì bị dị ứng với thuốc mê thì anh thấy mình 
như bay qua một khoảng không tối tăm như một đường hầm, với tốc độ cực 
nhanh như một con tàu đang lao đầu bay xuống ở l công trường giải trí. 


6. Giây phút bước ra khỏi xác 

Tuy ai cũng biết rằng, cái "Ta" gồm 2 phân: thân và thức, nhưng ít ai hiểu biết 
được phần Thức vì cho rằng, có thân xác vật lý thì trí óc mới hoạt động được, 

không thể nào có 1 đời sống nào khác ngoài đời sống với tắm thân vật lý này. 
Cho nên, trong quá trình chết đi sống lại, ai cũng bị ngạc nhiên quá mức khi 
họ được ngắm nghía thân xác bất động của họ. 


Thực khó tưởng tượng được tâm trạng của những người này, khi họ thấy mình 
đứng đây mà sao lại còn có thân hình mình nằm bất động ở đăng kia! Khi hồn 
vừa lìa khỏi xác, họ chưa ý thức được mình đã chết nên ngân ngơ không hiểu 
được hiện tượng này. Nhiêu người muốn nhập vào xác mình lại nhưng không 
biết làm sao. Có người rất hoảng sợ nhưng cũng có người không sợ hãi. Một 
bệnh nhân nói: "Bệnh tôi trở nặng, bác sĩ buộc phải vào nhà thương. Sáng 
hôm ấy tôi thấy một lớp như sương mù bao phủ quanh tôi và cùng lúc ấy tôi 
thấy mình bước ra khỏi xác. Tôi thấy mình bềnh bồng bay lên phía trên và 
nhìn xuống cái xác mình nằm ở giường. Tôi không thấy sợ hãi chút nào, chỉ 
thấy một cảm giác bình yên trong một khung cảnh êm ả thanh bình. Và tôi 
nghĩ, có lẽ tôi đang đi về cõi chết. Tôi tự nhủ, rằng nếu tôi không nhập trở lại 
được vào cái xác kia thì tôi chết thật rồi, và như vậy cũng không sao". 


Nhiều người nói rằng sau giây phút hoang mang lúc đầu, dần dà họ thấy giác 
quan mới của thể hồn bén nhạy hơn. Họ có thể nhìn thật xa, nghe thật rõ, đọc 
được ý nghĩ của người khác, và chỉ cần nghĩ đến chỗ nào họ muốn đi thì đã 
thấy mình ở đó rồi. Nhưng vì họ không trao đồi gì được với những người xung 
quanh nên họ thấy cô đơn buôn tủi. 


7. Gặp những thể hồn khác 

Nhiều người kể lại, họ chỉ cảm thấy cô đơn trong chốc lát thôi, sau đó họ được 
eặp gỡ và chuyện trò với những người thân, bạn bè quá có. Một người phụ nữ 
kể lại cuộc vượt cạn khó khăn, bà bị mất máu rất nhiều trong khi sinh. Lúc đó 


1163 


bà nghe bác sĩ nói là bà không sống được nhưng bà thấy mình vẫn tỉnh táo và 
ngay khi ấy bà thấy nhiều người vây quanh bà nhưng chỉ thấy mặt thôi. Họ 
đông người lắm, lơ lửng ở trên trần nhà. Bà nhận ra đó là những người thân 
và quen đã qua đời, bà thấy bà ngoại của mình và một cô bé bạn học hồi nhỏ 
cùng nhiều người bà con quen biết khác. Ai cũng có vẻ tươi cười như chào 
đón bà ở xa VỀ. 


Một người khác kể rằng sau khi người bạn thân tên Bob chết vài tuần thì ông 
cũng suýt chết. Ông thấy mình bước ra khỏi thê xác vật chất và có cảm tưởng 
như Bob đang đứng cạnh mình. Ông biết đó là Bob nhưng lại trông không 
giống như hồi còn sống. Tuy nhìn thấy Bob, nhưng không phải nhìn băng mắt 
vì chính ông cũng không có mắt! Nhưng lúc ây ông không nghĩ đến điều này 
là lạ vì ông không cần có mắt mà vẫn thấy. Ông hỏi Bob: "Bây giờ tôi phải đi 
đâu, chuyện gì đang xảy ra? Có phải tôi chết rồi không? 


Nhưng Bob không nói gì cả. Suốt mây ngày tôi ở bệnh viện, Bob luôn ở bên 
cạnh tôi nhưng vân không trả lời những câu hỏi của tôi cho đên ngày bác sĩ 
tuyên bô là tôi đã thoát chết thì Bob bỏ đi". 


8. Đối diện với người ánh sáng 

Tuy tình tiết về kinh nghiệm "chết" của mọi người khác nhau nhưng ai cũng 
nói đến cuộc gặp gỡ một vị thân toàn ảnh sáng. Đây có lẽ một chi tiết lạ lùng 
nhất đã làm thay đổi cuộc đời của những người chết đi sống lại. Lúc đầu, vị 
này hiện ra trong thứ ánh sáng lờ mờ, rồi ánh sáng trở nên rõ dần và sau cùng 
thì hiện toàn thân trong một thứ ánh sáng rực rỡ. Có điều lạ là, tuy rực rỡ 
nhưng không làm chói mắt. Tuy vị này hiện ra như một tòa ánh sáng mà ai 
cũng hiểu đây là một người với đầy đủ cá tính nhân phẩm của một cá nhân. 
VỊ này đã ban phát cho họ một tình thương yêu không thể dùng lời nói mà 
diễn tả được và ai cũng quyên luyến muốn kề cận vị này. Có một điều lý thú 
là hầu hết mọi người đều tả dung mạo, phong cách của người ánh sáng này 
giống nhau nhưng khi được hỏi người ấy là ai thì mỗi người nói một cách 
khác, tùy theo niềm tin tôn giáo của họ. 


9. Nhìn lui quãng đời mình 

"Người ánh sáng" nhắc nhở người chết tự kiểm thảo đời mình, và cho người 
chết xem lại quãng đời của mình rõ ràng như được chiếu trên màn ảnh lớn, từ 
lúc còn nhỏ ở với cha mẹ, lớn lên đi học, đỗ đạt, công danh sự nghiệp ...đều 
hiện lên rất rõ. "Người ánh sáng" nhắc nhở rằng, ở trên đời không có gì quan 
trọng ngoài tình thương. Một người kê rằng, khi ông được xem quãng đời niên 
thiếu của ông với cô em gái, người mà ông rất thương yêu; "người ánh sáng" 


1164 


cho ông xem những lúc ông hành động một cách ích kỷ hay tỏ lòng trìu mến 
săn sóc em mình. "Người ánh sáng" nhắn mạnh đến việc nên giúp đỡ người 
khác. Dường như vị này rất chú tâm đến sự học hỏi, cứ nhắc nhở ông phải lo 
trau dồi sự hiểu biết của mình và nói rằng, sau khi thật sự giả từ thê gian để 
sang cõi này ông cũng vẫn phải tiếp tục học hỏi, vì đó là một qui trình không 
gián đoạn. 


10. Ranh giới giữa hai cối 

Nhiều người nhớ rằng, họ đi dần đến một chỗ giống như một bờ ranh, một bờ 
sông, một cánh cửa, một vùng sương mù màu xám, một hàng rào, hay chỉ như 
một đường vẽ dưới đất. Một người bệnh tim kế: "Sau khi lìa khỏi xác, tôi thấy 
mình đang đi trên một cánh đồng thật đẹp, toàn một màu lục, nhưng khác hắn 
màu lục của thế gian và chung quanh tôi tràn ngập một thứ ánh sáng kỳ diệu. 
Xa xa đăng trước là một cái hàng rào, tôi vội rảo bước sang về phía đó thì thấy 
một người phía bên kia đang tiễn về hàng rào như để gặp tôi, nhưng bỗng 
nhiên tôi có cảm tưởng bị kéo thụt lùi, và người phía bên kia thì ngoảnh lưng 
lại đi về hướng xa hàng rào". 


11. Trở lại cõi trần 

Dĩ nhiên, tất cả những người có kinh nghiệm chết này đều sống lại. Và điều 
đáng nói là tất cả đều đổi khác sau khi nhìn thấy thế giới bên kia. Phần đông 
nói rằng, khi vừa tắt thở, họ tiếc nuối thân vật lý lắm, và cô tìm cách trở lại. 
Nhưng dần dà khi thấy nhiều điều mới lạ ở cảnh giới bên kia thì họ không 
muốn trở về nữa, nhất là những người đã được gặp gỡ "người ánh sáng" và 
được vị này ban cho một thứ tình thương bao la vô điều kiện. Nhưng có người 
thì muốn trở về đề tiếp nối một công việc đang dở dang, hay vì các con đang 
còn nhỏ. Có người nghĩ rằng vì người thân của họ níu kéo, cầu nguyện nên họ 
không "đi" được như câu chuyện sau đây: "Tôi săn sóc một người cô già. Cô 
bệnh lần này khá lâu. Đã mây lần cô tắt thở, nhưng lại được cứu sống, có lẽ 
vì mọi người trong gia đình ai cũng thương cô và cầu nguyện cho cô bình an. 
Một hôm cô nhìn tôi và bảo: "Joan, cô đã thấy cõi giới bên kia đẹp lắm. Cô 
muốn ở lại bên đó nhưng con và mọi người cứ cầu nguyện. cô giữ cô lại bên 
này nên cô không đi được. Thôi, con nói mọi người đừng cầu nguyện cho cô 
nữa". Và chúng tôi ngưng cầu nguyện thì cô mất một cách bình yên sau đó". 


Phần đông nói rằng, họ không nhớ đã "trở về" như thế mào. Họ nói, họ chỉ 
thấy buồn ngủ, rồi mê đi và khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường bệnh 
như trước khi được sang thế giới bên kia. Nhưng cũng có người nhớ rõ chỉ tiết 
khi được trở về. Một người kể, khi hồn vừa lìa khỏi xác, ông thấy mình bị 
cuốn đi nhanh qua con đường hầm tối. Khi sắp sửa ra khỏi đường hầm thì ông 


1165 


nghe ai gọi giật tên mình ở phía sau, và bất thần ông bị lôi tuột trở lại. Một 
ông khác kể là, hồn ông bay lên trần nhà nhìn xuống thấy bác sĩ, y tá đang 
cuống quýt cứu chữa. Khi bàn sốc đặt vào ngực, toàn thân ông giật nây lên và 
đúng lúc đó ông bị rớt xuống thăng đứng như một tảng đá và chui tuột vào 
thân thê trên giường. Một người khác thì thấy hồn thoát ra từ đỉnh đầu, như 
được tả trong cuốn "Tử Thư Tây Tạng". 


12. Kế lại kinh nghiệm "chết" 

Những người đã trải qua kinh nghiệm này nhớ rất rõ là, họ đã ngạc nhiên sửng 
sốt khi chứng kiến những sự việc đang xảy ra cho họ. Họ bảo chúng đã thật 
sự xảy ra chứ không phải do trí tưởng tượng hay ảo giác. Tuy thế, nhiêu người 
không dám kề hoặc chỉ kế cho một vài người thân mà thôi, vì họ biết ở xã hội 
này không ai tin những chuyện như thế, và còn cho là họ bị bệnh tâm thần. 
Một cậu bé kề cho mẹ nghe, nhưng vì em còn nhỏ nên bà mẹ không để \ đến 
những lời em kể, từ đó em không kể cho ai nghe nữa. Người thì có kế cho 
mục sư của mình nghe nhưng bị vị này phê bình là mình bị ảo giác. Một cô 
học trò trung học muốn kề cho bạn nghe kinh nghiệm lạ lùng của mình nhưng 
bị cho là tâm thân nên đành nín lặng. Vì vậy, ai cũng cứ tưởng chuyện này chỉ 
xảy ra cho một mình mình thôi. Khi bác sĩ Moody nói với họ rằng, có nhiều 
người đã có kinh nghiệm tương tự thì họ có vẻ mừng, vì thấy không phải mình 
"điên", không phải chỉ một mình mình thấy những chuyện lạ lùng của cõi giới 
bên kia. 


13. Thay đối tâm tư 

Như đã trình bày trên, những người trải qua kinh nghiệm này thường thường 
không. muốn kể với ai, nhưng họ cảm thấy những gì họ kinh nghiệm đã để lại 
một dấu ấn sâu xa trong đời họ, đã mở rộng tầm mắt của họ, đã thay đổi hắn 
lối nhìn của họ về cuộc đời. Một ông tâm sự: "kế từ ngày ấy, tôi thường tự 
hỏi, tôi đã làm gì với cuộc đời của tôi, và khoảng đời còn lại này tôi sẽ phải 
sống như thế nào. Ngày trước muốn gì là tôi làm liền, không suy nghĩ đắn đo. 
Nay thì tôi thận trọng lắm. Trước khi hành động tôi thường tự hỏi lòng mình 
xem việc này có đáng làm hay không hay chỉ có lợi cho bản thân thôi? Nó có 
ý nghĩa gì, có ích lợi gì cho đời sống tâm linh không? Tôi không phê phán 
người khác, không thành kiến, không tranh cãi. Và tôi thấy hình như mình 
hiểu rõ mọi sự việc chung quanh một cách đúng đắn hơn, dễ dàng hơn". 


Nói chung, những người chết hồi sinh đều thấy đời mình có một mục đích rõ 
ràng hơn, tâm tư thoải mái hơn, đầu óc rộng rãi cởi mở hơn, tình thương yêu 
nhiêu hơn, và nhẫn mạnh đến đời sống tâm linh, cũng như một đời sống khác 
sau khi chết. Họ như sực tỉnh khi thấy xưa nay mình chỉ "mãi sống", và lúc 


1166 


nào tâm tư cũng lo lắng, mưu cầu, sắp đặt cho ngày mai, hay luyến tiếc quá 
khứ mà quên sông với giây phút hiện tại. Họ khám phá răng, đời sống tinh 
thần thật sự quí báu hơn đời sông vật chất nhiều; rằng thân xác vật lý chỉ là 
nơi tạm trú cho phần tâm linh. Và họ đều nói đến bài học từ "người ánh sáng": 
Ở trên đời, tiền tài, danh vọng hay bằng cấp cao cũng không đáng gì, chỉ có 
tình thương, ý tưởng phụng sự người khác mới đáng kể. Thông điệp thứ hai 
từ "người ánh sáng" là: Mọi người nên trau đồi trí tuệ và tình thương, vì sống 
và chết là một quá trình được tiếp nối không ngừng. 


Một anh chàng trẻ tuổi đang học làm tu sĩ Tin Lành kê, trước kia anh nghĩ chỉ 
có những người theo giáo phái của anh mới được cứu rỗi, còn ngoài ra tất cả 
đều là tà đạo và sẽ phải xuống hỏa ngục hết. Sau khi gặp "người ánh sáng" thì 
anh thay đổi hoàn toàn. Anh thấy vị này hiền hòa, nhân từ chứ không như 
niềm tin về sự trừng phạt những người không tin mình như Thánh Kinh miêu 
tả. Vị này không hè hỏi han gì về giáo phái của anh đang theo mà chỉ hỏi anh 
có biết yêu thương người khác không. 


14. Quan niệm mới về cái chết 

Sau khi được thấy cảnh giới đẹp đẽ bên kia, không còn ai sợ chết nữa. Nói 
như thế không phải là họ chắn sông và muốn đi tìm cái chết. Trái lại, họ thấy 
quý đời sông hơn và hiểu rằng đời sống này là một môi trường tốt cho họ học 
hỏi. Họ cho rằng, vì còn nhiều việc cân phải làm nên họ mới "bị" trả về và 
làm cho xong, để sau này được ra đi 1 cách nhẹ nhàng. 


Một người kế: "Kinh nghiệm này đã thay đối hắn cả cuộc đời của tôi mặc dù 
chuyện này đã xảy ra lúc tôi mới 10 tuổi. Từ đấy tôi tin tưởng hoàn toàn răng, 
có một đời khác sau đời sống này và tôi không hề sợ chết. Tôi thường tự cười 
thầm mỗi khi nghe có người cho rằng chết là hết". 


Có người thì ví cái chết như là một sự di chuyên từ một nơi này sang một nơi 
khác, hay từ một con người vật chất sang một thể tâm linh cao hơn. Có một 
bà, sau khi thấy có nhiều người thân đến chào, có cảm tưởng như mình được 
đón tiếp về nhà sau một thời gian đi chơi xa. Người khác thì nói rằng, dùng từ 
"chết" để tả lại cảnh tượng này là không đúng, vì đây giống như một sự thay 
đổi chỗ ở. Một người khác nữa thì ví thân thể mình như là nhà tù, và khi chết 
thì được thoát ra khỏi cái ngục tù đó ! 


15. Chứng cớ cụ thể 
Dĩ nhiên, có nhiêu người đặt câu hỏi, những chuyện do người chêt hôi sinh kê 
lại có thê tin được không, có chứng cớ gì không? Câu trả lời là có. Thứ nhât, 


116 


các bác sĩ thấy các bệnh nhân đã tắt thở, tim đã ngừng đập, nên họ mới dùng 
phương pháp cấp cứu, vậy mà sau khi hồi sinh, bệnh nhân đã dùng danh từ y 
khoa kế lại đầy đủ chi tiết những gì xảy ra trong khi họ nằm bất động trên 
giường! 

Một cô gái sau khi lìa khỏi xác đã đi qua phòng bên cạnh và thấy chị mình 
đang ngồi khóc và kêu thầm "Kathy, đừng chết, em ơi đừng chết". Sau khi hồi 
tỉnh, cô kế lại chỉ tiết này và chị cô không hiểu sao cô lại biết rõ như vậy. Một 
nạn nhân kế lại đầy đủ tình tiết về những người chung quanh, họ đã nói những 
øÌ, ăn mặc ra sao..v..v... Một bà kê, khi hồn lơ lửng trên trần nhà, bà thấy một 
chùm chìa khóa trên một nóc tủ. Chùm chìa khóa này của một bác sĩ, trong 
lúc vội vàng đã vứt lên đó đã mấy ngày trước và quên bẵng đi... 


Đó là toàn bộ những câu chuyện được bác sĩ Raymond Moody viết lại. Những 
ai muốn tìm hiểu chi tiết về cảnh giới bên kia cửa tử có thê tìm đọc tài liệu 
nghiên cứu của nhiều tác giả người Mỹ. Chỉ cần vào Google và ghi "the life 
beyond" thì sẽ thấy vô số tài liệu. Khi đọc cuốn "Tử Thư Tây Tạng" (Tibetan 
Book of The Death), tôi thấy có nhiều điểm tương đồng với cảnh giới được 
diễn tả trong cuốn "Life After Life" của bác sĩ Raymond Moody. Có một điều 
lạ là, những người chết đi sống lại đều nói đến một luỗng ánh sáng, hay I 
người sáng, mà họ cho là thiên thần, tùy vào lòng tin tôn giáo của họ. 


Người ánh sáng được diễn tả trong cuốn sách của bác sĩ Moody không nói 
mình là ai. Vị này dường như thương mến tất cả mọi người và dạy mọi người 
rằng làm người phải biết thương thân mình và thương người khác; răng hành 
trang mà người chết có thể mang theo chỉ là tình thương thôi, một thứ tình 
thương vô vị kỷ. (Nguyên Ngọc dịch) 





1168 


Nectar - rượu tiên, rượu ngon, mật hoa 

Nefarious — hung ác, bất chính 

Neophyte - người mới vào nghề, mới nhập đạo 

Nepotism — gia đình trị, thói bao che, dung túng người nhà 


NeranJara River - when the Buddha having realized the futility of austerIfles, 
left the PancavaggIyas, he retired to Uruvela, on the banks of the NeranJara, 
and there, Just before the Enlightenment, SuJata gave him a meal of mIÏk rIce, 
taking him to be a god. Before eating the food, he bathed In the ford called 
Suppatittha. Under the bed of the river lay the abode of the NÑaga king, Kala. 
There was a sala ørove on the banks, where the Buddha spent the afternoon 
prevIous to the night of the Enliphtenment. 


Neranjara — Sông Ni-Liên Thiền 


Nơi sông Ni-Liên-Thiền, một đêm nọ, Bồ-Tát* thấy triệu chứng sắp thành 
công đắc quả. Sáng ngày Bồ-Tát xuống sông Ni-Liên-Thiền tắm rửa sạch sẽ, 

rồi thọ một bữa cơm sữa của nàng Sujata. Nàng này, trước kia có khấn vái với 

vị Thọ-thần, xin được gặp một người chồng vừa ý và sanh một trai đầu lòng. 


Lời khắn vái ấy đã thành tựu nên sắm một mâm cơm nấu sữa tươi đem ra cây 
cô thọ cúng trả lễ cho vị Thọ-thần. Trông thấy Bồ-Tát đang ngồi trầm tư mặc 
tưởng dưới cội cây, nàng tưởng rằng vị Thọ-thần ứng hiện nên thành tâm đem 
cơm dâng cúng cho Bồ-Tát. 


Sau khi thọ thực, Bồ-Tát thấy trong mình khỏe mạnh phi thường, trọn ngày 
đó, Bồ-Tát ngồi trên bờ sông tham thiền quán tướng. Chiều lại, Ngài đến cội 
Bè- đề kế cận, ngồi xoay mặt về hướng Đông và nhất nguyện không lìa khỏi 
nơi ấy trước khi đắc đạo quả. Chính dưới cội Bồ-đề này, Bồ-Tát Siddhartha 
chiến thắng vẻ vang trận giặc cuối cùng hết sức khó khăn... 


*Bồ-tát - dịch từ chữ Pali bodhisatt»a, phiên âm là bô-đề tát-đoä, gọi ngắn 
là bô-tát. Nghĩa là giác hữu tình, còn gọi là đại-sĩ. 


Theo tự điển Phật học của Chân Nguyên và Nguyễn Tường Bách thì "trong 
Đại Thừa, bồ-tát là hành giả sau khi hành trì lục độ ba-la-mật, đã đạt Phật quả, 
nhưng nguyện không nhập Niết-bản khi chúng sinh chưa giác ngộ. Yếu tô cơ 


1169 


bản của bồ-tát là lòng bi đi song song với trí tuệ. Chư bồ-tát thường cứu độ 
chúng sinh và sẵn sàng thụ lãnh tất cả mọi đau khổ của chúng sinh cũng như 
hồi huớng phúc đức của mình cho kẻ khác. Con đường tu học của bổ-tát bắt 
đầu bằng luyện tâm bồ-đề và giữ bồ-tát hạnh nguyện. Bồ-tát của Đại thừa 
tương tự như a-la-hán của Tiểu thừa, trong đó a-la-hán tập trung vào sự giải 
thoát cho chính mình. Thật sự thì khái nệm bồ- tát đã được tìm thấy trong các 
kinh Tiểu thừa nhất là trong các kinh nói về tiền thân đức Phật Thích Ca. 
Trong Đại thừa, khi nói đến các vị bô-tát, người ta xem đó là các vị Phật tương 
lai. Đại thừa chia làm hai hàng bồ-tát: bồ-tát đang sống trên trái đất và bồ-tát 
siêu việt. Các vị sống trên trái đất là những người đầy lòng từ-bi, giúp đỡ 
chúng sinh hướng về Phật quả. Các vị bồ-tát siêu việt là những người đã đạt 
các hạnh ba-la-mật và Phật quả nhưng chưa nhập Niết-bàn, các vị đã đạt nhất 
thiết trí, không còn trong luân hồi, được tôn thờ và đánh lễ như các Ngài Văn 
Thù, Quan Âm, Địa Tạng, Đại Thế Chí, Phổ Hiền...Ây là các bồ-tát ma-ha-tát 
hay đại bồ-tát". 


Bồ-tát đạo - Đạo Phật xác nhận rằng cuộc đời là khổ (đề thứ nhất). Nói chung, 
chúng ta thấy rằng khổ đau của con người do thiên nhiên mang tới, do xã hội 
đem lại...Tuy nhiên các nguồn gốc chính của đau khổ lại là lòng tham không 
đáy, sự ham muốn vô hạn của con người (đề thứ hai). Không được thỏa mãn 
thì sinh ra khô đau, các khổ đau này không phải do thiên nhiên tạo ra mà do 
chính mình tạo ra. Có thê đẹp được các khổ đau đó (đề thứ ba) bằng cách tu 
theo Bát chánh đạo (đề thứ tư). 


Rút lại muốn trừ các khổ não thì cần diệt trừ các tham dục, vì thế cần phải 
hướng nội đề hiểu chính mình, chiến đấu các tham dục của chính mình. Đức 
Phật có dạy đại ý rằng "Thăng chính mình còn vẻ vang hơn thắng cả ngàn 
quân địch trên chiến trường". 


Đến đây có người hỏi: cỗ gắng tu tập mong giác ngộ và giải thoát, cố găng 
niệm Phật mong vãng sinh cực lạc...có phải là tham cầu không? Không, đấy 
cũng gọi là dục nhưng lại là pháp dục, có mục đích thanh tịnh hoá tâm, tiễn 
lên trên con đường sáng nhằm Niết-bàn tịch tĩnh, nó không thuộc các thứ tham 
dục kia, là những thứ tham dục nặng về vật chất nhiều hơn, như tiền bạc, đất 
đai...Ta nói: phải diệt trừ ái dục đề tìm cầu pháp dục. Trên đường tầm đạo như 
vậy, ta đạt được thanh thản yên vui đến đâu thì những khổ đau như bệnh, già, 
chết, nghẻo...bớt làm cho ta sợ hãi đến đấy. Đó chính là bỏ khổ đau, tìm an 
lạc. Bỏ khổ đau, tìm an lạc cho mình rồi thì phải tìm cách giúp người khác bỏ 
khổ đau, tìm an lạc cho họ. Thế thì phải "trên cầu đạo bồ-đề, dưới hoá độ 
chúng sinh". Đó chính là bô-tát đạo vậy! 


1170 


Netherworld — the world after death, the underworld 


Netherworld — This 1s a place where souls øo who have sunk as low, they 
can not yet reIncarnate to work out theIr karma until they can 
work their way out of this terrible place. It*s dark, miserable 
place where souls feel the extreme anguish of theIr own 
misdeeds - Phật giáo gọi là địa ngục 


Nexus - mối quan hệ 
NIBBANA (Paz#”) - NIRVANA (SX7) - NOUMENON (Greek) 


Nirmvana, which 1s the Sanskrit form of the Pali word Nibbana, 1s a 
combination of 'nỉ` and 'vana", 'nÏ beIng a negative particle, and 'yvana" 
meaning lusting or craving. It 1s called Ñibbana, for 1t 1s a departure from that 
craving; or I(t may also be defined as the extinction of greed, hatred and 
Iønorance. 


"The whole world 1s In flames', says the Buddha. By what fire 1s 1t kindled? It 
1s kindled by the fire of greed, hatred and 1gnorance, by the fire of birth, old 
age, death, paIn, lamenfation, sorrow, ørief and despaIr. 


It should not be thought that ÑIbbana Is a state of nothingness or annihilation 
Just because we cannot conceIve 1t with our worldly knowledge; a blind man 
cannot say that light does not exIst Just because he 1s unable to see 1. There 1s 
the story, too, of the fish who argued with his friend the turtle, assertIing 
triumphantly that there was no such thing as land. 


NÑibbana of the Buddhists 1s neither a mere nothingness nor a state Of 
annihilation, but exactly what 1t 1s no words can adequately express. Ïf 1s a 
dhamma which 1s uncreated and unformed, hence 1t 1s boundless, to be sought 
after, happy, because 1f 1s free from all suffering, free from birth, death and so 
on. Nibbana 1s not situated in any place, nor 1s 1t a sort of heaven where a 
transcendental ego resides, 1t 1s a state which 1s dependent upon ourselves. 


THE PATH TO NIBBANA 


How 1s NIbbana to be attained? It is by following the Noble EIghtfold Path. 
which consists of morality (s/2), concentraton (sưmađhi) and wIisdom 


(panna). 
1171 


To refrain from all evil, 
To do what is good. 
To cleanse one s rnd, 
Thịs is the teaching 0ƒ all the Buddhas. 


DISCIPLINES 


S1la, or morality, 1s the first staøe on the path to NÑibbana. One should not kiIlI 
Or cause 1nJury to any living creature, one should be kind and compassIlonate 
towards all, even the tiniest creature that crawls at one's feet. Refraining from 
stealing anything, we should be honest In all our dealings. Abstaining from 
sexual misconduct which debases the exalted nature of man, we should be 
pure and chaste. Shunning false speech we should be truthful. Avoiding 
infoxicating drinks which promote heedlessness, we should be sober and 
diligent. 


If the spIritual man finds these five precepts too elemenfary he may advance 
a step further and observe the eight or even ten precepts. 


It wIll be noticed that as the spiritual man proceeds on this hipghway he Is 
expected to live a life of celibacy, simplicity and self-control, lest vigour and 
well-being might encourage Indolence, and worldly bonds might Iimpede his 
progress. While the spiritual man progresses slowly and steadily 1t 1s naturally 
easy for him to practise the four kinds of higher s//z, namely, discipline as 
prescribed by the Pafmokkha, sense restraint, purIty of conduct connected 
with livelihood, and conduct In connection with the necessarles of lIfe. 


Having trodden the ground of s2, the progressing spiritual man reaches the 
practice of sưmadhi, the culture of the mind, the second stage of this path. 
Sưmnadlhr 1s concentration of the mind at wIll on one obJect. 


The third stage on the path to Mibbana 15 1nsight (panna) which enables the 
spiritual man to see things as they truly are. With one poIntedness of mind he 
looks at the world to get a correct view of life, seeing nothing but the three 
characteristics. awicca (ữnpermanence), dukkha (sufferimg) and anaffa 
(soullessness), wherever he casts his glance. He does not find any øgenuine 
happiness 1n the world, for he sees that every form of pleasure 1s only a prelude 
to paIn. Whatever 1s Impermanent 1s paInful, thus where change and sorrow 
prevail there cannot be permanent happiness. 


1172 


The advancing spiritual man then takes one of the above three characferIstics 
which appeals to him most, and Intently keeps on developIng 1nsight In that 
particular direction until he realizes Mibbana for the first time 1n his life. 
Having at this ariyan stage destroyed the first three of the ten fetters, namely, 
self-Illusion (sakkyadafh¡), doubts (vicikiccha) and 1ndulgence 1n rites, rituals 
and ceremonIes, he 1s called a sofapanna, one who has entered the stream that 
leads to M/bbana; he has forever escaped the states of woe, and 1s assured of 
[inal enlightenment. 


More than any earthly power. 
More than dÌI the joys 0ƒ heaven. 
More than rule o 'er all the worid 

ls the entrance to the Stream. 


However, since he has not destroyed the wIll to live, he wIll be reborn as a 
human being seven times at most 1ƒ he does not make quick further attainment. 


BeiIng encouraged by the result of this distant ølImpse of Mibbana the spIritual 
man develops deeper Insight, and weakening two more fetters, sense desIre 
(kamaraga) and 1ÌIwI]l (pafieha), he becomes a sakadagami, a once returner. 
He 1s called this because he wIll be reborn on earth only once more 1f he does 
not attain arahatship. 


'When he reaches the third ariyan stage the spiritual man 1s called an anagami 
(never returner), at which stage he completely destroys the above two fetters. 
Hereafter he does not return to this world, for he has no more desire Íor 
worldly pleasures, and after death he Is reborn In the Pure Abodes 
(Suddhavasa), a place which 1s exclusively for anagamis and from whence 
they wIll become arahafa. 


Now the earnest spiritual man, encouraged by the great success of hIs 
endeavours, makes his final advance, and destroying the remaining fetters, 
namely, desire for life in the Realm of Form (rzwparaga), desire for life In the 
Formless Realm (aruparaga), concelt (mana), distraction (wddhacca) and 
Ipenorance (av/a), he becomes a perfected saint by attaining arahatshIp. In 
this fourth supramundane sfage he Is called an arahaí, one whose heart 
becomes free from sensual passion, free from the passion for existence and 
{ree from Ignorance. He realizes that rebirth 1s exhausted, the holy life 1s 
fulfilled, and what was to be done has been done; this 1s the highest, holiest 
peace, the eradication of greed, hatred and Ignorance. The arahat stands on 


1173 


heights more than celestial, realizing the unutterable bljss oƒ Nibbana. He no 
IMOF€ arISes, no more passes away, no more trembles and no more desIres; 
there 1s nothing In him to cause re-arIsing. Because he arIses no more, he wIll 
not ørow old; ørowing old no more he wIll not die again; dyIng no more he 
wIll not tremble, and trembling no more he wIÏll not desire. Hence the purpose 
of the holy life does not consIst In acqulring alms, honour or fame, nor In 
gaIning moralIity, concenfratIon or wIsdom. The unshakable deliverance of the 
heart 1s the obJect of the holy lie, this 1s 1ís essence and 1ts goal. 
(Venerable Sayadaw Ashin U Thittla) 


NIẾTT BÀN - NIBBANA 


Nirvana, là hình thức Sanskrit của từ Pali Nibbana (Niết Bản), đây là sự kết 
hợp của "nỉ" và "vana"; "nỉ" là một phân từ phủ định, và "vana" nghĩa là tham 
dục, dục hay tham ái. Sở đĩ gọi là Niết Bàn vì đó là sự xa rời tham ái, hoặc 
cũng có thể được định nghĩa như là sự diệt tận tham, sân, si. Đức Phật dạy: 
"Toàn thế gian đang bốc cháy, nó bị đốt cháy bởi ngọn lửa gì? Thế gian bị 
đốt cháy bởi lửa tham, sân và sỉ; bởi lửa sanh, già, chết, đau đón, sâu bi, 
buôn râu và tuyệt vọng 

Niết Bàn không nên hiểu là một trạng thái hư vô hoặc huỷ diệt chỉ vì chúng ta 
không thể quan niệm được nó với cái kiến thức phàm tục của mình; một người 
mù không thê nói là ánh sáng không hiện hữu, chỉ do vì anh ta không thấy nó. 
Câu chuyện thời danh về cuộc tranh luận giữa con cá và người bạn rùa của 
nó, đại khái, do không biết gì về đất nên con cá cứ khăng khăng một cách đắc 
thắng răng không thê có thứ gì gọi là đất liền trong thế gian này - đã chứng 
minh điều đó. 


Niết Bàn của đạo Phật không phải là hư không, cũng chăng phải là sự huỷ 
diệt, mà một cách chính xác nó là cái gì đó không có ngôn từ nào có thê diễn 
tả đầy đủ được; Miết Bàn là một Pháp (Dhamưna) không bị tạo tác và không 
hình tướng (vô fáe và vô tướng). Vì vậy, đó là một loại an lạc vô hạn, đáng 
được tầm cầu, vì nó giải thoát khỏi mọi khổ đau, nó cũng không phải là một 
loại thiên đàng, ở đây một cái ngã mơ hồ cư trú, Miết Bàn là một trạng thái 
hoàn toàn tuỳ thuộc tự thân chúng ta. 


ĐẠO LỘ DẪN ĐÉN NIẾT BÀN 


Niết Bàn được đạt đến bằng cách nào? Chính nhờ đi theo Thánh Đạo Tám 
Ngành (Bát Chánh Đạo) bao gôm: G1ới, Định, Tuệ mà Miết Bàn được bàn 
đên. 


1174 


"Không làm các điều ác 
Làm các việc thiện. 
Giữ tâm ý trong sạch 
Là lời chư Phật dạy ”. 


Giới (sila) 


Sila hay giới là chặng đầu tiên trên con đường đi đến Miếr Bàn. Hành giả 
không sát hại hay làm tốn thương đối với bất kỳ chúng sanh nào, hành giả cần 
có lòng từ đối với tất cả chúng sanh, cho dù đó là sinh vật nhỏ nhoi nhất nằm 
dưới chân mình. Tránh không trộm cắp, chúng ta phải sống đời lương thiện. 
Tránh không tà hạnh làm mất phẩm chất cao quý của con người, chúng ta cần 
phải thanh khiết và trinh bạch. Tránh xa lời nói hư dối, chúng ta cần sống chân 
thực. Tránh không uống rượu và các chất say, những thứ làm gia tăng sự dễ 
duôi, chúng ta cần tỉnh táo và chuyên cần. Nếu hành giả thấy 5 giới nảy quá 
sơ đắng, hành giả có thê tiến thêm một bước nữa bằng cách nguyện giữ § giới 
hoặc 10 giới. 


Điều cần ghi nhớ là, khi hành giả có tiến triển trên con đường cao cả này, hành 
giả được mong đợi sẽ sống cuộc sống của một người độc thân, tri túc và tự 
chế; vì thiếu tỉnh tắn và thích lợi dưỡng có thê khuyến khích sự lười biếng, và 
những ràng buộc thế gian có thể ngăn trở bước tiến hoá của hành giả. Tiến 
chậm và chắc là những điều kiện tự nhiên và dễ dàng cho hành giả thực hành 
Tứ Thanh Tịnh Giới, đó là: Giới như đã mô tả trong Ba La Đề Mộc Xoa 
(Patiinokkha), Ciới phòng hộ các căn, Giới thanh tịnh sanh mạng, và GIới liên 
quan đến các món vật dụng (những nhu cầu thiết yếu của đời sống). 


Khi đã bước vững trên đất giới, người hành giả tấn hoá trên bước đường tâm 
linh lúc này sẽ đến giai đoạn thực hành Định (Samadhi), trau dồi tâm, (chặng 
đường thứ hai trên đạo lộ giải thoát). Samadhi là sự tập trung tâm ý trên một 
đề mục. Chặng thứ ba trên con đường đi đến Miếr Bản là Tuệ (Pamna); Tuệ 
này có thể giúp hành giả thấy các pháp như chúng thực là. Với tâm nhất điểm 
hành giả nhìn vào thế gian để có được một tri kiến đúng đắn về cuộc đời, hành 
giả không thấy gì ngoài ba đặc tánh (Tam fướng): Vô Thường, Khổ và Vô 
Ngã ở bắt cứ nơi đâu hành giả để mắt tới. Không tìm đâu ra hạnh phúc thực 
sự trong thế gian này, vì hành giả thấy rằng mọi hình thức lạc thú chỉ là đầu 
mối dẫn đến khổ đau. Cái gì vô thường đều là khổ, và ở đâu vô thường, khô 
thắng lướt, ở đó không thê nào có hạnh phúc thường hằng được. 

Hành giả lúc này chọn một trong ba đặc tánh, đặc tánh nào phù hợp với hành 
giả nhất và kiên trì phát triển tuệ giác theo chiều hướng đặc biệt đó, cho đến 


1175 


khi chứng ngộ Miế: Bàn lần đầu tiên trong đời mình. Khi đã đạt tới tầng Thánh 
này, hành giả diệt được 3 trong số 10 kiết sử, đó là: Thân Kiến (Sakkayadirthi), 
Hoài Nghi (Vicikicha) và Giới Cắm Thủ (Silabbataparamasa); hành giả được 
gọi là một vị Sotapanna (Tu Đà Hoàn), người đã bước vào dòng (Nhập Lưu) 
dẫn đến Niết Bàn, mãi mãi thoát khỏi bốn đường ác và chắc chắn sẽ giác ngộ 
Niết Bản. 


"Đắc quả Tu đà hoàn 
Hơn tái sanh thiên giới 
Hơn chỉnh phục nhân gian 
Quyên lực trên tất cả (thế gian) ” 


Tuy nhiên, vì hành giả vẫn chưa diệt được ước muốn sông, hành giả còn phải 
chịu tái sanh cõi nhân loại tôi đa là bảy lân nêu như không sớm chứng đạt vô 
sanh. 


Được khuyến khích bởi việc thoáng thấy Miếr Bàn từ xa này hành giả phát 
triển tuệ giác thâm sâu hơn, đồng thời làm nhẹ thêm hai kiết sử nữa là: Dục 
Ái (Kamaraga) và Sân (Parighi) để trở thành một vị Tư Đà Hàm 
(Sakadagami) - Nhất Lai Thánh giả. Sở dĩ được gọi như vậy là vì hành giả sẽ 
còn tái sanh dục giới chỉ một lần nữa nếu không đạt đến A la hán trong kiếp 
đó. 


Khi hành giả đạt đến tầng Thánh thứ ba thì được gọi là Bất Lai thánh giả 
(Anagami: A Na Hàm); ở giai đoạn này hành giả hoàn toàn tiêu trừ hai kiết sử 
Dục Ái và Sân kể trên. Kể từ đây, hành giả không còn trở lại cõi nhân loại (vì 
hành giả không còn ước muốn đối với các lạc thú trần gian); sau khi chết hành 
giả tái sanh cõi Tịnh Cư thiên (Suddha - vasa), một nơi dành riêng cho các vị 
A Na Hàm. Từ đó, hành giả sẽ trở thành các vị A La Hán. 


Giờ đây, người nhiệt tâm trên lãnh vực tâm linh (7hán?h gi) được khích lệ 
bởi sự thành công lớn do nỗ lực của mình, thực hiện bước tiến cuối cùng và 
huỷ diệt năm kiết sử còn lại, đó là: Ái Sắc (Ruparaga), Ái Vô Sắc 
(Aruparaga), Ngã Mạn (Mana), Trạo Cử (Uddhacca) và Vô Minh (Avijjha); 
hành giả trở thành một bậc Thánh toàn hảo nhờ đạt đến A la hán quả. Ở tầng 
siêu thế thứ tư này hành giả được gọi là một vị A la hán, người mà tâm của họ 
đã thoát khỏi tham dục, giải thoát khỏi tham sinh tồn và giải thoát khỏi vô 
minh. Vị ấy liễu tri rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, và việc phải làm đã 
được làm xong, đây chính là sự an lạc tối thượng và thiêng liêng nhất, sự diệt 
tận tham, sân, si. Bậc A la hán siêu xuất tam giới, chứng ngộ hạnh phúc bất 


1176 


khả thuyết của Miết Bàn. VỊ ấy không còn sanh, không còn diệt, không còn 
run sợ và không còn những tham muôn, không có gì trong vị ấy khiến cho 
phải tái sanh trở lại. Do vì không còn sanh nên vị ấy không bị già, không già 
nên vị ấy sẽ không còn chết nữa, không còn chết nên vị ấy sẽ không run sợ, 
và không run sợ nên vị ấy không tham muốn. Vì vậy mục đích của đời phạm 
hạnh không cốt ở việc đi khất thực, không cốt ở danh dự hay tiếng tăm, cũng 
chăng phải để đạt đến Giới, Định, hay Tuệ. Bất động tâm giải thoát là mục 
tiêu của đời phạm hạnh, đây mới chính là cốt lõi và cứu cánh tối hậu của chúng 
ta. (Tỳ kheo Pháp Thông dịch) 
-00Ö0o- 


Niggard - người hà tiện, người keo kiệt 
Nihilistic — hư vô (Nihilism = thuyết hư vô, chủ nghiã vô chính phủ) 


Nihilism — a viewpoInt that traditlonal values and beliefs are unfounded and 
that exIstence 1s senseless and useless. 


Chủ nghĩa hư vô - hay tư tưởng đoạn diệt (tiếng Anh: Nihilism; từ tiếng Latin 
nihil, không có gì) là một học thuyết triết học cho thấy sự phủ định của một 
hay nhiều khía cạnh ý nghĩa nổi bật trong cuộc sông. Phố biến nhất của chủ 
nghĩa hư vô được trình bày dưới hình thức thuyết hư vô, trong đó lập luận 
rằng cuộc sống này không có mục tiêu nảo có ý nghĩa, mục đích, hoặc giá trị 
nội tại. Triết lý của chủ nghĩa hư vô khăng định răng đạo đức vốn đã không 
tồn tại, và rằng bất kỳ giá trị đạo đức nào cũng được thiết lập một cách trừu 
tượng giả tạo. Chủ nghĩa hư vô cũng có thê có các hình thức nhận thức luận 
hay bản thê luận/siêu hình học có nghĩa tương ứng, theo một số khía cạnh, 
kiến thức là không thể, hay thực tế là nó không thực sự tồn tại. 


Nirmanakaya (Sanskrit) — the transformation body of Buddha = ứng thân 


Nirmanakaya- In the Mahayana teaching of trikaya, a buddha 1s said to exIst 
1n three bodies: the dharmakaya, sambhogakaya, and nrmanakaya. 


The nirmanakaya 1s the earthly, physical body of a buddha, which manIfests 
in the world to teach the dharma and bring all beings to enlightenment. For 
example, the historical Buddha 1s said to have been a nirmanakaya buddha. 
The nirmanakaya body 1s subJect to sickness, old age and death like any other 
living being. 


1177 


Ứng Thân: Là sự chiếu hiện của nghiệp báo mả sinh ra: Thân Phật, Bồ Tát, 
Thánh Chúng... hay thân người phải chịu luân hôi, sinh tử, khô đau, bệnh tật, 
già chêt... do chính những nghiệp thiện, nghiệp ác ứng vảo... 


Tam thân - (SKT. trikaya) là một thuật ngữ được dùng trong Phật giáo Đại 
thừa (SKT. mahayana), chỉ ba loại thân của một vị Phật. Quan điểm này xuất 
phát từ tư tưởng cho rằng Phật - như một nhân vật đã xuất hiện trên thế gian 
để hoằng hoá, tiếp độ chúng sinh - chính là biểu hiện của cái Tuyệt đối, của 
Chân như và Phật có khi hiện thân thành nhiều hình tướng khác nhau chỉ vì 
lợi ích của chúng sinh. Quan niệm Tam thân Phật được nêu ra nhằm nói lên 
quan điểm đó. 


Tam thân gồm: 


Pháp thân (SKT. dharmakaya), là thê tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với 
Chân như, là thê của vũ trụ. 


Báo thân (ST. sambhogakaya), cũng được dịch là Thụ dụng thân, "thân của 
sự thụ hưởng công đức”: chỉ thân Phật xuât hiện trong các Tịnh độ. 


Úng thân (SKT. nirmanakaya), cũng được gọi là Ứng hoá thân hoặc Hoá thân, 
là thân Phật và Bô Tát hiện diện trên Trái Đât. 


Nưrodha - The Sanskrit word for cessatlon 1s nirodha, and 1n Tibetan, 1t 1S 
gokpa, which 1n verb form means “to stop” or “to prevent.” = đình chỉ 


NIrvana — the state of freedom from all suffering, delusions and karma, 
called the “lIberation from samsara” In the Trbet tradition. 
- Nrr là ra khỏi; vana là rừng mê. Nirvana là ra khỏi rừng mê 


NIrvana — Abandoning his life of asceticIsm (tu khổ hạnh), Siddhartha resol- 
ved to engage In meditation as a means to further his spiritual sea- 
rch. At what 1s now Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) in Northeas- 
tern India, he sat beneath a specles of fig tree (Flcus relIg1osa). 
On the night of the full moon 1n May, after having been assailed 
(tấn công) in vain by Mara (a demonic figure symbolizing evil 
thought and desire = Ma Vương), Siddhartha attained awakening. 
The Buddha had discovered what he later expressed 1n h1s firsf 
teaching as the “Four Noble Truths”, the Buddha”s state of awak- 
ening 1s also referred to In Sanskrit as NIrvana. This 1s often und- 


1178 


erstood 1n the West as some sort of heaven or “thing” that the 
Buddha attained, but In fact the word 1s not a noun but a verb, 
literally “mirvana-ing”. This means that the Buddha continued to 
act In the world — he taught for forty-five years afterward — but 
with a conscIousness transformed from that which susfaIns 
samsara, In Sanskrit term, meaning the cycle of birth, death and 
rebirth, together with 1s attendant dukkha. Only outside samsara 
1s freedom from dukkha... 


A Verb for Nirvana - by Thanissaro Bhikkhu 


Back 1n the days of the Buddha, nirvana (nibbana) had a verb of 1s own: 
nibbutI. It meant to “go out,” like a flame. Because fire was thoupht to be In a 
sfate of entrapment as 1t burned - both clinging to and trapped by the fuel on 
which 1t fed — 1s øoing out was seen as an unbinding. To go out was to be 
unbound. Sometimes another verb was used - parinibbutI - with the "parI-" 
meaning total or all-around, to Indicate that the person unbound, unlike fire 
unbound, would never again be trapped. 


Now that nirvana has become an English word, 1t should have 1ts own English 
verb to convey the sense of "being unbound” as well. At present, we say that 
a person "reaches” nirvana or "enters”" nirvana, Iimplying that nibbana 1s a 
place where you can go. But nirvana 1s most emphatically not a place. Its 
realized only when the mind stops defining 1tself 1n terms of place: of here, or 
there, or between the two. 


Thịs may seem like a word-chopper's problem - what can a verb or two do to 
your practlce? - but the Idea of nirvana as a place has created severe 
misunderstandinss 1n the past, and 1t could easily create misunderstandings 
now. There was a time when some philosophers in India reasoned that 1ƒ 
nirvana 1s one place and samsara another, then entering Info nirvana leaves 
you stuck: you've limited your range of movement, for you cant get back to 
samsara. Thus to solve this problem they invented what they thought was a 
new kind of nirvana: an unestablished nirvana, in which one could be 1n both 
places - nirvana and samsara - at once. 


However, these philosophers misunderstood two 1mportant poInts about the 
Buddhas teachings. The first was that neIther samsara nor nirvana 1s a place. 
Samsara 1s a process of creating places, even whole worlds, (this 1s called 
becoming) and then wandering through them (this 1s called birth). Nirvana 1s 


L1 79 


the end of this process. You may be able to be in two places at once - or even 
develop a sense of self so infimte that you can occupy all places at once - but 
you can feed a process and experlence 1fs end at the same time. You re either 
feeding samsara or youre not. If you feel the need to course freely through 
both samsara and nirvana, youre simply engaging In more samsara-Ing and 
keeping yourself trapped. 


The second point 1s that nirvana, from the very beginning, was realized 
through unestablished conscIousness - one that doesnt come or øo Or stay In 
place. There's no way that anything unestablished can get stuck anywhere at 
all, for 1s not only non-localized but also undefined. 


The Iidea of a religlous Ideal as lying beyond space and defintion 1s not 
exclusive to the Buddha's teachinss, but Issues of locality and definition, 1n 
the Buddha 's eyes, had a specIfic psychological meaning. This 1s why the non- 
locality of nrvana 1s Important to understand. 


Just as all phenomena are rooted 1n desire, consciousness localizes 1tself 
through passlon. Passion 1s what creates the "there” on which conscIousness 
can land or get established, whether the "there” 1s a form, feeling, perception, 
thought-consftruct, or a type of conscIousness 1fself. Qnce conscIousness øefs 
established on any of these aggregates, It becomes attached and then 
proliferates, feeding on everything around 1t and creating all sorts of havoc. 
Wherever there's attachment, thats where you get defined as a being. You 
create an I1dentity there, and In so doIng youTre limited there. Even If the 
"there” 1s an Infinite sense of awareness ørounding, surrounding, or 
permeating everything else, 1s still limited, for "ørounding” and so forth are 
aspects of place. Wherever there's place, no matter how subtle, passion lies 
latent, looking for more food to feed on. 


If, however, the passilon can be removed, there's no more "there” there. One 
sutfa 1llustrates this wIth a simile: the sun shining through the eastern wall of 
a house and landing on the western wall. If the western wall, the ground 
beneath 1(, and the waters beneath the ground were all removed, the sunlight 
wouldntt land. In the same way, 1f passion for form, etc., could be removed, 
conscIousness would have no “where” to land, and so would become 
unestablished. This doesnt mean that consciousness would be annihilated, 
simply that - like the sunlight - it would now have no locality. With no localIty, 
1t would no longer be defined. 


11850 


Thịs 1s why the consclousness of nirvana 1s sald to be ”without surface” 
(anidassanam), for 1t doesnt land. Because the conscIousness-agsreøate 
covers onÏy conscIousness that 1s near or far, pasf, present, or fufure - 1.e., In 
connection with space and time - consclousness without surface 1s not 
included In the aggregates. Its not eternal because eternity 1s a function of 
time. And because non-local also means undefined, the Buddha 1nsisted that 
an awakened person - unlike ordinary people - can't be located or defined 1n 
any relation to the aggregates In this life; after death, he/she can t be described 
aS exIsting, not exIsting, neither, or both, because descriptions can apply only 
to definable things. 


The essential step toward this non-localized, undefined realization 1s to cut 
back on the proliferations of conscIousness. Thịs first involves contemplating 
the drawbacks of keeping consciousness trapped 1n the process of feeding. 
This contemplatlon g1ves urgency to the next steps: bringing the mind to 
Oneness 1n concentration, gradually refining that oneness, and then dropping 
1t tO Zero. Discourse on Emptiness, while the drop to zero 1s best described 1n 
the Buddhas famous Instructions to Bahiya: "In reference to the seen, there 
wIll be only the seen. In reference to the heard, only the heard. In reference to 
the sensed, only the sensed. In reference to the cognized, only the cognized.' 
That 1s how you should train yourself. When for you there wIll be only the 
seen 1n reference to the seen, only the heard 1n reference to the heard, only the 
sensed 1n reference to the sensed, only the cognized in reference to the 
cogn1zed, then, Bahiya, there 1s no you 1n connection with that. When there 1s 
no you 1n connection with that, there 1s no you there. When there 1s no you 
there, you are neither here nor yonder nor between the two. This, Just this, 1S 
the end of stress." 


With no here or there or between the two, you obvIously cant use the verb 
"enter” or "reach” to descrIbe this realization, even metaphorIcally. Maybe we 
should make the word nirvana 1nto a verb 1(self: "When there 1s no you 1n 
connection with that, you nirvana." That way we can Indicate that unbinding 
1S an actlon unlike any other, and we can head off any mistaken notIon about 
øetting "stuck” 1n total freedom. 


The Road to Nirvana Is Paved with Skillful Intentions 


There's an old saying that the road to hell 1s paved with good 1ntentions, but 
thats not really the case. The road to hell 1s paved with Intentions that are 
careless, lustful, or mean. Good Intentlons - In proportlon to theIr true 


1181 


øoodness - tend toward heavens of pleasure. So why do they have such a bad 
reputation? For three main reasons. One 1s that not all øgood I1ntentlons are 
especially skillful. Even though they mean well, they can be misguided and 
Inappropriate for the occaslon, thus resulting In paIn and regret. ÀA second 
reason 1s that we often misunderstand the quality of our own Intentions. We 
may mistake a mixed Intention for a good one, for 1nstance, and thus get 
disappointed when 1t øives mixed results. A third reason 1s that we easily 
misread the way 1ntentions yield their results - as when the painful results of 
a bad Intention 1n the past obscure the results of a good Intenfion 1n the present, 
and yet we blame our present Intention for the paIn. All these reasons, acting 
together, lead us to become disillusioned with the potential of good 1ntentions. 
As aresult, we either grow cyniIcal about them or else simply abandon the care 
and patience needed to perfect them. 


One of the Buddha's most penetrating discoveries 1s that our intentions are the 
main factors shapIng our lives and that they can be mastered as a skIll. IÝ we 
subJect them to the same qualiles of mindfulness, persistence, and 
điscernment I1nvolved in developIng any skIll, we can perfect them to the point 
where they wIll lead to no regrets or damaging results In any ø1ven situatIon; 
ultimately, they can lead us to the truest possible happiness. To train our 
Iinfentions 1n this way, though, requires a deep level of self-awareness. Whhy 
1s that? If you look carefully at the reasons for our đdisillusionment with good 
intentions, you ]I find that they all come down to delusion: delusion 1n how 
we formulate our Intentions, delusion 1n how we perceIve our Infentions, and 
delusion in how we atfend to theIr results. As the Buddha tells us, delusion 1s 
one of the three main roots for unskillful mental habits, the other two beIng 
øreed and aversion. These unskillful roots lie entangled with skiIllful roots - 
sfates of mind that are free of greed, aversion, and delusion - in the soIl of the 
untrained heart. If we cant isolate and dig up the unskillful roots, we can never 
be fully sure of our Intentions. Even when a skIllful Intention seems foremost 
1n the mind, the unskIllful roots can quickly send up shoots that blind us as to 
whafs actually øoing on. 


If we were to sketch this state of affairs, the pIcture would look something like 
this: The straight road to hell 1s paved with bad intentions, some of which may 
look good to a casual glance. Roads paved with good Intentions, leading to 
heavens of pleasure - some of them quife skillful - branch off on either side of 
the way, but all too often they get lost in an underbrush of unskillfulness and 
we find ourselves back on the road to hell. The Buddha's discovery was that 
1ƒ we nourish the skillful roots, they can grow and effectively block the road 


1182 


to hell; 1ƒ we cut away the underbrush of unskillfulness and dịg out 1s roots, 
we can develop our øood IntenfIons to higher and higher levels of skIll until 
ultimately they bring us to a happiness totally unlimited, beyond any further 
need for a path. 


The most basIc step 1n this process 1s to make sure that we stay off the road to 
hell. We do this through the practice of øenerosity and virtue, consclously 
replacing unskillful Intentions with more skillful ones. We then refine our 
Infentions even further through meditation, digsøing up the roofs of greed, 
aversion, and deluslon to prevent them from Influencing the choices shapIing 
Our lives. Greed and anger are sometimes easy to detect, but delusion - by Ifs 
very nature - 1s obscure. When were deluded, we dont know weTre deluded. 
Thats why medifaton has to focus on strengthening and quickening our 
pOoWers of mindfulness and alertness: so that we can catch sight of delusion 
and uproot 1t before 1t takes over our minds. 


The Buddhas most basic meditation 1nsfructions for refining Intention sfart, 
not on the cushion, but with the activity of dally life. They are confained In a 
discourse to his young son, Rahula, and attack the Catch-22 of delusion 
through two approaches. The first 1s what the early Buddhist texts call 
"appropriate attention”" - the ability to ask yourself the right questions, 
questlons that cut straipht to the causes of pleasure and pain, without 
entangling the mind In needless confusion. The second approach 1s friendship 
with admrirable people - assocIating with and learning from people who are 
Virfuous, øenerous, and wise. These two factors, the Buddha said, are the most 
helpful internal and external aids for a person following the path. 


In essence, the Buddha told Rahula to use his actlons as a mirror for reflecting 
the quality of his mind. Each time before he acted - and here ”acting” covers 
any action 1n thought, word, or deed - he was to reflect on the result he 
expected from the action and ask himself: "Is this goIng to lead to harm for 
myself and others, or not?” If 1t was going to be harmful, he shouldnt do 1t. If 
1 looked harmless, he could go ahead and act. However, the Buddha cautioned 
Rahula, he shouldnt blindly trust his expectatlons. While he was In the 
process of acting, he should ask himself If there were any unexpec(ed bad 
consequences arIsing. If there were, he should stop. If there werenft, he could 
continue hIs action to the end. Even then, thouph, the Job of reflection wasn't 
finished. He should also notice the actual short- and long-term consequences 
of the action. If an action in word or deed ended up causing harm, then he 
should inform a fellow-practitioner on the path and listen to that person's 


1183 


advice. If the mistaken action was purely an act of the mind, then he should 
develop a sense of shame and disgust toward that kind of thoupht. In both 
cases, he should resolve never to make the same mistake again. If, however, 
the long-term consequences of the original action were harmless, he should 
take Joy In being on the right path and continue hs training. 


From this we can see that the essential approach for uncovering delusion 1s 
the familiar principle of learning from our own mistakes. The way the Buddha 
formulates this princIple, though, has 1mportant Implicatlons, for 1t demands 
qualitles of self-honesty and maturity 1n areas where they are normally hard 
to find: our evaluation of our own 1ntenfions and of the results of our actions. 


As children we learn to be dishonest about our Intenfions simply as a matter 
Of survival: "I didnt mean to do 1t," ”I couldn't help 1t,” ”Ï was Just swIingIing 
my arm and he got in the way." After a while, we begin to belleve our own 
excuses and dont like to admit to ourselves when our IntenfIons are less than 
noble. Thus we get Into the habIt of not artIculating our Iintentions when faced 
with a choIce, of refusing to consider the consequences of our 1ntentions, and 
- 1n many cases - of denyIng that we had a choIce to begin with. Thịs 1s how 
addictive behavior sfarts, and unskillful Intentions are ø1ven free rein. 


A siImilar dynamIc surrounds our reacfIons to the consequences 0Ý Our acfIons. 
We start learning denial at an early age - "lt wasnt my fault," "It was already 
broken when [ lay down on 1t” - and then 1nternalize the process, as a way of 
preserving our self-Image, to the point where 1t becomes our second nature to 
turn a blind eye to the Impact of our mistakes. 


As the Buddha points out, the end of suffering requires that we abandon 
craving and I1gnorance, but If we cant be honest with ourselves about our 
Intentions, how can we perceIve cravIng 1n time to abandon 1t? If we cant face 
up to the principle of cause and effect In our actlons, how wIll we ever 
Overcome 1ønorance? Ignorance 1s caused less by a lack of Information than 
by a lack of self-awareness and self-honesty. To understand the noble truths 
requires that we be truthful with ourselves 1n precisely the areas where self- 
honesty 1s most dIfficult. 


It also requIres maturity. Äs we examine our InfenftIons, we need to learn how 
to say no to unskillful motives 1n a way thats firm enouph to keep them In 
check but not so firm that 1t drives them underground 1nto subconscIous 
repression. We can learn to see the mind as a committee: the fact that 


1184 


unworthy Impulses are proposed by members of the committee doesn't mean 
that we are unworthy. We don have to assume responsIbility for everything 
that gets brought to the committee floor. Qur responsIbility lies 1nstead 1n our 
power to adopt or veto the motion. 


At the same time, we should be adult enough to admit that our habitual or 
Sponfaneous 1mpulses are not always trustworthy - first thought 1s not always 
best thought - and that what we feel like doIing now may not ø1ve results that 
wIll be pleasant to feel at a later date. As the Buddha said, there are four 
COurses Of action that may be open fo us at any particular time: one that we 
want to do and wIll øive øgood results; one that we don't want to do and wIll 
øIve bad results; one that we want to do but wIll ø1ve bad results; and one that 
we dont want to do but wIll ø1ve øgood results. The first two are no-braIners. 
We dont need much 1ntelligence to do the first and avoid the second. The 
measure of our true 1ntelligence lies in how we handle the last two choIces. 


Examining the results of our actlons requires maturifty as well: a mature 
realization that self-esteem cant be based on always beiIng ripht, and that 
there's nothing demeaning or degrading 1n admitting a mistake. We all come 
from a state of delusion - even the Buddha was coming from delusion as he 
soupht Awakening - so 1ts only natural that there wIll be mistakes. Qur human 
digmity lies In our ability to recognize those mistakes, to resolve not to repeat 
them, and to stick to that resolution. This in turn requires that we not be 
debilitated by feelings of gullt or remorse over our errors. As the Buddha 
sfates, feelings of guilt cant undo a past error, and they can deprive the mind 
Of the strength 1t needs to keep from repeating old mistakes. This 1s why he 
recommends an emotion different from guilt - shame - although his use of the 
word Implies something totally unlike the sense of unworthiness we often 
assoclate with the term. Remember that both the Buddha and Rahula were 
members of the noble warrior class, a class with a strong sense of Its own 
honor and digmty. And notIce that the Buddha tells Rahula to see hIs past 
mistakes, not himself, as shameful. This 1mplies that 1s beneath Rahulas 
đignity to act in ways that are less than honorable. The fact that he can see hIs 
actlons as shamefUul 1s a sign of his honor - and 1s also a sIign that he ]I be able 
not to repeat them. This sense of honor 1s what underlies a mature, healthy, 
and producfive sense of shame. 


At first glance, we might think that continual self-reflection of this sort would 
add further complicatlons to our lives when they already seem more than 
complicated enouph, but 1n fact the Buddhas Instructlons are an attempt to 


1185 


strip the questions In our minds down to the most useful essentials. He 
explicItly warns agaInst takIing on too many questlons, particularly those that 
lead nowhere and tie us up In knots: "“Who am I? Am I basically a good 
person? An unworthy person?” Instead, he tells us to focus on our Intentions 
so that we can see how they shape our life, and to master the processes Of 
cause and effect so that they can shape our life In Iincreasingly befter ways. 
Thịs 1s the way every øreat artist or craffsman develops mastery and skill. 
The emphasis on the Intentions behind our actlons and their resulting 
consequences also carries over from dally life onto the meditation seat, 
providing our meditation with the proper focus. Ín examining our actions 1n 
terms of cause and effect, skIlful and unskIllful, we are already beginning to 
look at experlence 1n line with the two sets of variables that make up the four 
noble truths: the origination of stress (unskillful cause), the path to the 
cessation of stress (skIllful cause), stress (unskillful effect), and the cessation 
Of stress (skillful effect). The way the Buddha recommended that Rahula 
Judge the results of his actions - both while doIng them and after they are done 
- echoes the 1nsipht that formed the heart of his Awakening: that Intentlons 
have results both In the Immediate present and over time. 


When we look at the present moment from this perspective, we find that our 
experience of the present doesn't "Just happen." Instead, 1ts a product of our 
1nvolvement - In terms of present 1ntentions, the results of presenf Intentions, 
and the results of past Intentions - in which present Intentions are the mosft 
1mportant factor. The more we focus on that involvement, the more we can 
bring 1t out of the half-light of the subconscIous and Into the full light of 
awareness. There we can train our Intenfions, through conscIous trial and 
error, to be even more skIllful, enabling us to lessen our experlence of 
suffering and pain In the present. This 1s how skIllful Intentlons pave the road 
to mental health and well beIng In the ordinary world of our lives. 


As we work at developIng our 1ntentions to even higher levels of skill, we find 
that the most consummate 1ntentlons are those that center the mind securely 
1n a clear awareness of the present. As we use them to become more and more 
familiar with the present, we come to see that all presenf intentions, no matter 
how skIllful, are inherently burdensome. The only way out of this burden 1s 
to allow the unraveling of the intentions that provide the weave for our present 
experience. This provides an opening to the dimension of unlimited freedom 
that lies beyond them. That's how skIllful Iintentions pave the road all the way 
to the edge of nirvana. And from there, the path - "like that of birds through 
space” - cant be traced. (by Thanissaro Bhikkhu) 


1186 


How can Nirvana and Samsara be of the same taste? 


Here, 1ƒ one has developed a deeper understanding of the teachings on non- 
substantiality of all phenomena, then of course one would have arrived at an 
understanding not only on nirvana and samsara, but the Idea that all 
phenomena possess sameness 1n the ultimate sense. They are all non- 
substanfial, they are all devoid of 1ntrinsic reality. So, from the poInt of view, 
Of course, as NagarJuna states, 1ƒ one understands the true nature of samsara, 
one will also have true Insight Into nirvana and vice-versa. Therefore, one 
must not Impose the false reading on NagarJunaˆs statement, thinking that in 
fact NÑagarJuna might be saying that this samsara — the state of unenlightened 
exIstence that we are 1n — 1s In reality, the same as nirvana, the enlightened 
state. (The Transformed Mind — His Holiness the Dalai Lama) 


Niết-bàn - Niết-bàn không phải là một nơi chốn, đó là trạng thái của tâm khi 
đã: diệt tham, sân, s1; chứng vô ngã; hệt sinh tử luân hôi. 


Niết-bàn (skt. nirvana, pali. nibbana, jap. nehan) là từ được dịch âm từ gốc 
tiếng Phạn nirvana hoặc tiếng Pali nibbana. Nirvana nguyên là phân từ thụ 
động quá khứ của động từ nirvati với nghĩa "thôi tắt", "đập tắt" (một ngọn lửa) 
và như thế thì nirvana mang nghĩa đã bị dập tắt, thối tắt. Qua đó mà thuật ngữ 
nirvana cũng được dịch nghĩa là Diệt, Diệt tận, Diệt độ, Tịch diệt, Bất sinh, 
Viên tịch, và vì sự tịch diệt được hiểu là mục đích tối cao trong đạo Phật nên 
nirvana cũng được dịch ý là Giải thoát, Vô vi, An lạc. 


Tóm lược lại thì thuật ngữ Niết-bàn có thể được hiểu là: 

1.Tình trạng ngọn lửa phiền não đã bị dập tắt 

2.Là động từ, có nghĩa là đã nhập niêt-bàn và 

3.Vô VI. 

Ý Nghĩa Của “Niết Bàn” Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Theo quan điểm tâm lý học thì Niết bàn là xóa bỏ tự ngã. Theo quan điểm đạo 
đức thì Niệt bàn là diệt tham, sân và sI. 


Quá trình sinh tử này tiếp tục vô tận cho đến khi chuyển hóa thành cảnh giới 
Niêt bàn: cứu cảnh của các Phật tử. 


1187 


Danh từ Niết bàn trong Pali hợp thành do Ni và bana. Ni là một yếu tố phủ 
định và bana nghĩa là dục vọng hay khát ái. Chính vì ly khai khỏi khát ái, hay 
bana, dục vọng nên nó được gọi là Niết bàn. Niết bản theo nghĩa đen là không 
trói buộc. 


Nó cũng có thể được định nghĩa như là sự đoạn tận tham, sân và si. Đức Phật 
từng nói: “Toàn thế giới đang bốc cháy. Do ngọn lửa gì thế giới bị đốt lên? 
Do ngọn lửa tham, sân, si, do ngọn lửa sinh, lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não mà 
thế giới đốt lên”. 


Niết Bàn của các Phật tử không phải chỉ là hư vô hay trạng thái hủy diệt, 
nhưng đó là cái mà không ngôn từ nào có thể diễn tả xác đáng. Niết Bàn là 
một pháp “không sinh, không phát khởi, không tạo thành, không do duyên 
sinh”. Do đó, nó là vĩnh cửu (Dhuva), khả ái (Subha) và an lạc (Sukha). Trong 
Niết bàn không có cái gì “vĩnh cửu hóa”, cũng không có cái gì “bị diệt vong”, 
mà ở ngoài đau khô. 


Niết bàn không có vị trí ở bất cứ nơi nào, nó cũng không phải là một loại thiên 
đường dành cho một tự ngã siêu nhiên cư trú. Nó là một trạng thái lệ thuộc 
vào chính cái thân này. Nó là một pháp (Dhamma) ở trong tầm vươn tới của 
tất cả mọi người. Niết bàn là một trạng thái siêu thế gian, có thê đạt được ngay 
trong cuộc đời này. Phật giáo không tuyên bố mục đích tối hậu này chỉ có thê 
đạt được trong một đời sông bên kia thế giới. Đây là điểm khác biệt chính yếu 
ø1ữa quan niệm Niết bàn của đạo Phật và quan niệm về một thiên đường vĩnh 
cửu của ngoại đạo, chỉ có thể đạt được sau khi chết, hoặc là hợp nhất với 
Thượng đề, hoặc là hợp nhất với bản thê thần linh trong một kiếp sau. Khi 
chứng đắc Niết bàn nhưng còn cái thân này, đó gọi là cảnh giới Hữu dư y Niết 
bàn (Sopadisesa Nibbana dhatu). Một vị A La Hán đạt đến Niết bàn viên mãn 
(Parinibbana), sau khi thân hoại, không còn lưu lại bất cứ một chút thể chất 
nảo nữa thì đó gọi là cảnh giới Vô dư y Niết bàn (Anupadisesa Nibbana dhatu). 


Bậc A-la-hán còn hay không còn sau khi chết? Đức Phật trả lời: “Bậc A-la- 
hán đã giải thoát khỏi 5 uân thật sâu thắm, khó lường như đại dương. Bảo rằng 
Ngài có tái sinh sẽ không thích hợp cho trường hợp này. Bảo rằng Ngài không 
tái sinh, cũng không phải không tái sinh đều không thích hợp cho trường hợp 
này.” 


Không thê nói rằng một bậc A-la-hán còn tái sinh, vì tất cả những dục vọng 
tạo điêu kiện tái sinh đêu được đoạn trừ, cũng không thê nói răng bậc A-la- 
hán bị hủy diệt, vì không có cái gì đê hủy diệt cả. 


1188 


The Meaning of Nirvana in Buddhism Explained 

“Reaching the end of greed, hatred, and delusion” 
(By Damien Keown) 
Nrrvana literally means “quenching” or “blowing out,” in the way that the 
flame ofa candle 1s blown out. But what are we blowing out, here? Is 1t one”s 
soul, one”s ego, one”s Identity? lt cannot be the soul that 1s blown out, since 
Buddhism denies that any such thing exIsts. Nor 1s It the eøo or one”s sense of 
Identity that disappears, although nirvana certainly Involves a radically 
transformed state of conscIousness which 1s free of the obsession with “me 
and mine.” 


What 1s extinguished, In fact, 1s the triple fire of greed, hatred, and delusion 
which leads to rebirth. Indeed, the simplest defimtion of nirvana-in-this-lIfe 1s 
“he end of greed, hatred, and delusion”. It 1s clear that nirvana-in-this-lIfe 1s 
a psychological and ethical reality. It's a transformed state of personality 
characterized by peace, deep spiritual Joy, compassion, and a refined and 
subtle awareness. Negative mental states and emotions such as doubt, wOrry, 
anxIety, and fear are absent from the enlightened mind. 


SaInts In many religlous traditlons exhibIt some or all of these qualitles, and 
ordinary people also possess them to some degree, althoueh 1mperfectly 
developed. An enlightened person, however, such as a Buddha or an Arhat, 
poSsesses them all completely. 


Afterlife? 


What becomes of such a person at death? It 1s in connection with final nirvana 
that problems of understanding arise. When the flame of craving 1s 
extIinguished, rebirth ceases, and an enlightened person 1s not reborn. So what 
has happened to him? There 1s no clear answer to this question 1n the early 
sources. The Buddha said that asking about the whereabouts of “an 
enliphtened one” after death 1s like asking where a flame goes when blown 
Out. 


The flame, of course, has not “gone” anywhere. It Is simply the process of 
combustion that has ceased. Removing craving and I1gnorance 1s like takIng 
away the oxygen and fuel which a flame needs to burn. The Image of the 
blowing out of the flame, however, does not suggest that final nirvana 1s 
annihilation. The sources make quite clear that this would be a mistake, as 
would the conclusion that nirvana 1s the eternal exIstence of a personal soul. 


1189 


To quesftion Nirvana 


The Buddha discouraged speculaton about the nature of nirvana and 
emphasIzed Instead the need to strive for 1(s attainment. Those who asked 
speculafIve questions about nirvana he compared to a man wounded by 
poIsoned arrow who, rather than pulling the arrow out, persisfs 1n asking for 
1rrelevant Information about the man who fired 1t, such as his name and clan, 
how far away he was standing, and so forth. 


In keeping with this reluctance on the part of the Buddha to elaborate on the 
question, the early sources describe nirvana In predominantly negafIve terms. 
These range from “the absence of desire” and “the extinction of thirst” to 
“blowing out” and “cessation.” A smaller number ofpositive epithets are also 
found, including “the auspicious,” the good,” “purify,” peace,” “truth,” and 
“he further shore.” 


Certain passages suggest that nirvana 1s a transcendent reality which 1s 
unborn, unorIiginated, uncreated and unformed. It*s difficult to know what 
Interpretation to place upon such formulations. In the last analys1s the nature 
Of final nirvana remains an enigma other than to those who experlence 1t. What 
we can be sure of, however, 1s that 1t means the end of suffering and rebirth. 


ả 





Niêt Bàn là cõi như thê nào? 


Người học Phật đếu quen thuộc với từ ngữ này. Nhưng khi đặt ra những câu 
hỏi như “Niết bàn là gì?” “Niết bàn là như thế nào?”... vẫn là vấn đề lôi 
cuốn sự tranh cãi của nhiễu người. Vậy chúng ta nên hiểu như thế nào về 
vấn đề này? 


Một cách đơn giản, mọi người Phật tử đều hiểu răng đó là cảnh giới giải thoát 
của các bậc chứng ngộ, đắc đạo. Như vậy, Niêt-bàn được hiệu theo nghĩa đôi 


1190 


đãi với cảnh giới phàm tục, cảnh giới của những người chưa đạt được giải 
thoát. 


Khi chưa giải thoát, con người chìm đắm trong khổ não, nên Niết bàn hẵn là 
cảnh không còn khổ não. Khi chưa giải thoát, con người phải chịu sanh già 
bệnh chết, nên Niết-bản hắn là cảnh không còn sanh già bệnh chết... Tương 
tự như vậy, mọi người hiểu Niết-bàn theo như cách ngược lại với cõi thế tục 
này... 


Điều này cũng khá dễ hiểu. Bởi vì chưa từng ai trong thế gian này đã từng 
bước vào cảnh giới Niết-bàn, trừ ra các bậc đã chứng ngộ. Mọi người đều chỉ 
hiểu Niết-bản một phần dựa vào sự truyền đạt lại của những bậc chứng ngộ, 
và một phần nữa là dựa vào sự suy luận của chính mình. 


Đối với các bậc chứng ngộ, các ngài cũng thường rất hạn chế không mấy khi 
nói về Niết-bản. Tuy nhiên, việc các ngài lựa chọn từ bỏ chốn sanh tử ô trược 
mà an trụ nơi Niết-bàn đủ nói lên rằng đó là một cảnh giới an lạc, không còn 
những khổ não như chốn thế gian này. Nhưng Niết-bàn an lạc, yên vui như 
thế nào, chỉ có khi chứng ngộ rồi người ta mới có thể tự cảm nhận lấy mà thôi. 


Thế nhưng có nhiều người chăng hiểu được điều ấy. Họ không lo chuyên tâm 
tu tập, mà lại chỉ lo chú trọng đến việc tìm hiểu xem Niết-bàn là gì, hoặc về 
những sự bí ấn của vũ trụ... Điều đó có lần đã bị chính đức Phật quở trách. 
Trong kinh điển vẫn còn ghi chép lại câu chuyện thú vị sau đây. 


“Một hôm, đại đức Mlounkypoutta tự nghĩ rằng, còn có rất nhiều vấn đề sâu 
xa mà đức Phật chưa dạy cho đệ tử. Vì thê, đại đức liên đên lê Phật và bạch 
răng: 


“Bạch đức Thế Tôn! Vũ trụ là vĩnh viễn hay là có giới hạn trong thời gian? 
Vũ trụ là vô cùng hay hữu hạn trong không gian? Sau khi nhập Niết bàn, Thể 
Tôn có sẽ còn sống hay không? Xin đức Thế Tôn giảng giải cho con hiểu 
những điễu ấy. ” 


Đức Phật đáp lại rằng: 


“Này Mlounkypoutta! Lúc ngươi chưa xuất gia, ta có nói với ngươi rằng, nều 
nhận ngươi làm đệ tử, ta sẽ dạy cho ngươi biết vũ trụ là vĩnh viễn hay không, 
là vô cùng hay hữu hạn, là Phật còn sống hay không sau khi nhập Niễt-bàn... 
Ta có hứa sẽ dạy cho ngươi những điều ấy hay chăng? 


1191 


“Bạch Thế Tôn, ngài không có hứa như vậy.” 
“Này Mlounkypoutta! Hay là khi chưa xuất gia, ngươi có nói như thế này: 


Nếu tôi làm đệ tử của ngài, xin ngài dạy cho tôi biết vũ trụ là vĩnh viễn hay 
không, là vô cùng hay hữu hạn, là Phật còn sông hay không sau khi nhập Niêt- 
bàn... Ngươi có nói như vậy chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, ngài không có nói như vậy.” 
Phật lại dạy răng: 


“Có người kia bị một mũi tên độc. Cha mẹ, bà con liễn rước đến một vị danh 
. Người ây nói như thể này: Hãy cho tôi biết ai đã bắn tôi rồi hãy trị vết 
thương này, tôi muốn biết xem người ấy là dòng vua quan hay Bà-la-môn, 
thương gia hay trưởng giả... Hoặc người áy nói: Tôi chưa muốn frị vết 
thương, tôi muốn biết cây cung đã bắn tôi làm bằng loại gổ gì, lớn hay nhỏ... 
Này Milounkypoutta! Ngươi nghĩ thể nào về việc ấy?” 


“Bạch Thế Tôn, những câu hỏi thật là vô ích. Kẻ ấy sẽ phải chết vì những câu 
hỏi ấy.” 


Đức Phật dạy: 


“Này Mlounkypouttal Vì sao Phật không dạy các đệ tử rằng vũ trụ là cùng 
tận hay vô cùng vô tận, rằng đức Phật sau khi nhập Niễt-bàn còn sống hay 
không còn sống... ? Bởi vì, dù biết những điều ấy cũng không có ích gì cho sự 
tiễn bộ về đạo đức, không giúp được gì trong sự an lạc và giác ngộ. Phật chỉ 
dạy những điều gì giúp ích cho sự an lạc và giác ngộ. Đó là Tứ diệu để: Khổ 
để, Tập đề, Diệt để và Đạo đề. Này Mlounkypoufta! Điều gì cân phải dạy, ta 
sẽ nói ra ngay. Những điều gì ta không dạy, ta sẽ không nói ra. ” 


Qua câu chuyện, chúng ta có thê thây rõ ý nghĩa của vân đê. 


Niết bàn là cảnh giới như thế nào, Niết bản là gì... Những điều ấy hoàn toàn 
không cần thiết đối với chúng ta khi còn đang chìm đắm trong những đau khô 
của cuộc đời. Điều tối thiểu chúng ta cần biết chỉ là: Niết bàn là cảnh giới an 
lạc của giải thoát, của các bậc chứng ngộ, và nếu chúng ta kiên trì tu tập, bản 
thân chúng ta cũng sẽ có thể tự mình chứng đắc vào cảnh giới ấy. Thay vì để 
tâm tìm hiểu Niết bàn là øì, chúng ta nên chuyên tâm vào việc học tập và hành 


1192 


trì lý Tứ đế, thực hành Bát chánh đạo... Một khi đã tự mình chứng ngộ, chúng 
ta sẽ tự mình hiêu rõ Niêt-bàn là gì, không cân phải nhọc tâm tìm hiệu. 


Niết bàn và Cực lạc ý nghĩa giống nhau hay khác nhau? 


Cực lạc hay Tịnh độ cũng là một tâm thể an thoát thuần vui cùng cực. Cả hai 
đều vượt ngoài phạm trủ đối đãi nhị nguyên, là một thực thê bất sinh bất diệt... 
Đến đó bặt dứt tắt cả mọi danh ngôn sắc tướng, suy nghĩ không đến, luận bàn 
chăng nhằm. Đó là điểm giống nhau trên căn bản lý tính. 


Tuy nhiên, nếu đứng về mặt sự tướng mà nói, thì giữa Niết bàn và Cực lạc 
cảnh giới và ý nghĩa khác nhau rất xa. Vì Niết bàn không phải là một cảnh 
giới có hình tướng cụ thê ngoại tại. Có người lầm tưởng cho rằng, Niết bàn 
như là một cảnh giới thù thắng vi diệu ở một cõi xa xăm nào đó, sau khi chết 
con người thác sinh về cõi đó để thụ hưởng những điều phước lạc. Hiểu nghĩa 
Niết bàn như thế, thì quả thật đó là một điều sai lầm rất lớn. 


Niết bàn như trên đã nói, nó là một cảnh giới nội tại, do diệt trừ hết tập nhân 
vô minh phiền não mà đạt được. Giống như gạn lọc hết quặng nhơ thì nguyên 
chất vàng ròng hiện ra. Mây tan thì trăng sáng. Đây là một quả vị cứu cánh 
tịch diệt giải thoát hoàn toản. 


Ngược lại, Cực lạc là một cảnh giới ngoại tại có hình tướng chánh báo và y 
báo cụ thê. Điều này, Kinh A Di Đà đã diễn tả cho chúng ta thấy rất rõ. Đó là 
một cảnh giới được xây dựng tựu thành bằng bảy thứ báu rất trang nghiêm thù 
thắng vi diệu. Từ cảnh vật cho đến nhân dân ở cõi đó, tất cả đều cực kỳ thắng 
diệu. Một thế giới hoàn toàn thuần vui không khổ. Thế nhưng, do đâu mà 
chúng ta biết được cảnh giới này? Đó chính là do đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
tự giới thiệu. Nhờ đó mà chúng ta mới biết được. 


Thế giới Cực lạc hiện nay do đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Có thê nói, đây 
là một thế giới văn minh tột cùng qua hai lĩnh vực vật chất và tinh thần. Đó là 
một xã hội cao cấp tuyệt vời với một nên giáo dục đạo đức thượng đẳng. 
Người dân ở cõi đó toàn là những bậc thượng thiện nhân cao đức dễ thương. 
Phải nói chánh báo và y báo ở cõi Cực lạc so với ở cõi Ta bà này, thì khác 
nhau rất xa một trời một vực. Chính vì một thế giới trang nghiêm cực kỳ thắng 
diệu cao đẹp như thế, nên người ở cõi này mới phát tâm dõng mãnh niệm Phật 
A Di Đà để cầu sinh về cõi nước đó. 


L195 





Nói tóm lại, Niết Bàn và Cực lạc, nếu xét về phương diện lý tính thì ý nghĩa 
thực chất của nó giống nhau. Còn xét về phần sự tướng thì rất là dị biệt. Nhưng 
nếu chúng ta khéo dung hợp trong sự tu hành, thì Niết bàn hay Cực lạc cũng 
từ tâm thể chúng ta mà ra. Tất cả không gì ngoài tâm ta cả. Kinh nói: “Nhất 
thiết duy tâm, vạn pháp duy thức” là thế. Khác nào như nước trăm sông đều 
chảy về biển cả. Biển và sông tuy khác, nhưng thể nước vẫn đồng. Cực Lạc 
hay Niết Bàn cũng từ tâm ta mà có. Nếu phật tử đạt được nhất tâm, thì muôn 
pháp đều dứt. 


Kính chúc phật tử được đây đủ phước duyên thẳng tiễn mãi trên con đường 
tu học Phật pháp và sẽ đạt thành như ý nguyện. (Thích Phước Thái) 
--0Ö0--- 


(THE BUDDHA) ENTERING INTO NIRVANA 


Then the Mallas, with theIr young men and maidens and theIr wIves, beIing 
ørieved, and sad, and afflicted at heart, went to the Upavattana, the sala ørove 
of the Mallas, and wanted to see the Blessed One, 1n order to partake of the 
bliss that đevolves (ủy quyền) upon those who are in the presence of the Holy 
One. 


The Blessed One addressed them and said: “Seeking the way, ye must exert 
yourselves and strive with diligence. Ït 1s not enough to have seen me Walk 
as I have commanded you; free yourselves from the tangled net of sorrow. 
Walk In the path with steadfast aim. A sick man may be cured by the healing 
power of medicine and wIll be rid of all his ailments without beholding the 
physiclan. He who does not do what Ï command sees me In vain. Thịs brings 
no profit; while he who lIves far off from where I am and yet walks rIghteously 
1S ever near me. ÀA man may dwell beside me, and yet, being disobedient, be 


1194 


far away from me. Yet he who obeys the Dharma will always enJoy the bliss 
Of the Tathagata's presence. 


Then the mendicant Subhadda went to the sala ørove of the Mallas and said 
to the venerable Ananda: ”I have heard from fellow mendIcants of mine, who 
were deep stricken 1n years and teachers of øreat experlence: 'Sometimes and 
full seldom do 'Tathagatas appear 1n the world, the holy Buddhas.' Now 1f 1s 
said that today In the last watch of the nipht, the final passing away of the 
samana Gotama wIll take place. My mind 1s full of uncertainty, yet have I 
faith in the samana Gotama and trust he will be able so to present the truth 
that I may become rid of my doubts. O that I[ might be allowed to see the 
samana Gotama!" 


When he had thus spoken the venerable Ananda said to the mendicant 
Subhadda: "Enough! friend Subhadda. Trouble not the Tathagata. The 
Blessed One 1s weary." NÑow the Blessed One overheard this conversation of 
the venerable Ananda with the mendicant Subhadda. And the Blessed One 
called the venerable Ananda, and said: "Ananda! Do not keep out Subhadda. 
Subhadda may be allowed to see the Tathagata. Whatever Subhadda wIll ask 
of me, he wIll ask from a desire for knowledge, and not to annoy me, and 
whatever Ï may say In answer to his questlons, that he will quickly 
understand." 


Then the venerable Ananda said: "Step In, friend Subhadda; for the Blessed 
One gIves thee leave." 


When the Blessed One had 1nstructed Subhadda, and aroused and gladdened 
him with words of wIisdom and comfort, Subhadda said to the Blessed One: 
"Glorilous Lord, ølorious Lord! Most excellent are the words of thy mouth, 
most excellent! They set up that which has been overturned, they reveal that 
which has been hidden. They point out the right road to the wanderer who has 
gone astray. They bring a lamp 1nto the darkness so that those who have eyes 
to see can see. Thus, Lord, the truth has been made known to me by the 
Blessed One and [I take my refuge 1n the Blessed One, In the Truth, and In the 
Order. May the Blessed One accept me as a disciple and true believer, from 
this day forth as long as life endures. 


And Subhadda, the mendicant, said to the venerable Ananda: "Great 1s thy 
gain, friend Ananda, great 1s thy good fortune, that for so many years thou 


1195 


hast been sprinkled with the sprinkling of discIpleshIp 1n this brotherhood at 
the hands of the Master himself!" 


Now the Blessed One addressed the venerable Ananda, and said: "It may be, 
Ananda, that in some of you the thought may arise The word of the Master 1s 
ended, we have no teacher more!" But 1t 1s not thus, Ananda, that you should 
regard 1t. It 1s true that no more shall I receive a body, for all future sorrow 
has now forever passed away. But though this body wIll be dissolved, the 
Tathagata remaiIns. The truth and the rules of the order which I have set forth 
and laid down for you all, let them, after I am gone, be a teacher unfo you. 
When I am gone, Ananda, let the order, 1f 1t should so wish, abolish all the 
lesser and minor precepts. " 


Then the Blessed One addressed the brethren, and said: ”[here may be some 
doubt or misgiving 1n the mind of a brother as to the Buddha, or the truth, or 
the path. Do not have to reproach (trách mắng) yourselves afterwards with the 
thought, We dịd not 1nqguire of the Blessed One when we were face to face 
with him.' Therefore 1nqguire now, © brethren, 1nqurre freely. " 


The brethren remained silent. Then the venerable Ananda said to the Blessed 
One: ”Verily, I believe that In this whole assembly of the brethren there 1s not 
one brother who has any doubt or misgiving as to the Buddha, or the truth, or 
the path!" 


Said the Blessed One: "Tt 1s out of the fullness of faith that thou hast spoken, 
Ananda! But Ananda, the Tathagata knows for certain that In this whole 
assembly of the brethren there 1s not one brother who has any doubt or 
misgiving as to the Buddha, or the truth, or the path! For even the most 
backward, Ananda, of all these brethren has become converted, and 1s assured 
Of final salvation." 


Then the Blessed One addressed the brethren and said: "H ye now know the 
Dharma the cause of all suffering, and the path of salvation, O disciples, wIll 
ve then say: "We respect the Master, and out of reverence for the Master do 
we thus speak?"" The brethren replied: “That we shall not, O Lord.” 

And the Holy One continued: "Of those beings who live In 1gnorance, shut up 
and confined, as 1t were, In an egs, I have first broken the egs-shell of 
Ignorance and alone In the universe obtained the most exalted, universal 
Buddhahood. Thus, O disciples, I am the eldest, the noblest of beings. 


1196 


"But what ye speak, O disciples, 1s 1t not even that which ye have yourselves 
known, yourselves seen, yourselves realized?” Ananda and the brethren said: 
"It1s, O Lord." 


Once more the Blessed One began to speak: "Behold now, brethren, said he, 
I exhort you, sayIng, Decay 1s Iinherent In all component things, but the truth 
wIll remain forever Work out your salvation with diligence!” 'This was the last 
word of the Tathagata. Then the Tathagata fell into a deep meditation, and 
having passed throuph the four Jhanas, entered Nirvana. 


When the Blessed One entered Nirvana there arose, at his passing out of 
exIstence, a mighty earthquake, terrible and awe-Iinspiring: and the thunders 
Of heaven burst forth, and of those of the brethren who were not yet free from 
passlons some stretched out their arms and wept, and some fell headlong on 
the ground, In anguish at the thought: “Too soon has the Blessed One died! 
Too soon has the Happy One passed away from existence! Too soon has the 
Light of the world gone out!” 


Then the venerable Anuruddha exhorted the brethren and said: "Enouph, my 
brethren! Weep not, neither lament! Has not the Blessed One formerly 
declared this to us, that 1t 1s In the very nature of all things near and dear unto 
us, that we must separate from them and leave them, since everything that 1s 
born, brought 1nto being, and organized, contains within 1(self the Inherent 
necessity of dissolution? How then can 1t be possible that the body of the 
Tathagata should not be dissolved? No such condition can exist! Those who 
are free from passion wIll bear the loss, calm and self-possessed, mindful of 
the truth he has taught us." 


The venerable Anuruddha and the venerable Ananda spent the rest of the night 
1n relipIous discourse. Then the venerable Anuruddha said to the venerable 
Ananda: "Go now, brother Ananda, and Inform the Mallas of Kusinara sayIng, 
"The Blessed One has passed away: do, then, whatsoever seemeth fit!" And 
when the Mallas had heard this sayIng they were grieved, and sad, and 
afflicted at heart. 


Then the Mallas of Kusinara gave orders to their attendants, sayIng, "Gather 
together perfumes and garlands, and all the music In Kusinaral!" And the 
Mallas of Kusinara took the perfumes and garlands, and all the musical 
I1nstrumenis, and five hundred garments, and went to the sala ørove where the 
body of the Blessed One lay. There they passed the day 1n paying honor and 


1197 


reverence to the remains of the Blessed One, with hymns, and music, and with 
garlands and perfumes, and in making canopies of their øarments, and 
preparing decorative wreaths to hang thereon. And they burned the remains 
of the Blessed One as they would do to the body of a king of kings. 


When the funeral pyre was lit, the sun and moon withdrew their shining, the 
peaceful streams on every side were torrenf-swollen, the earth quaked, and the 
sturdy forests shook like aspen leaves, whilst flowers and leaves fell untIimely 
to the ground, like scattered rain, so that all Kusinara became sfrewn knee- 
deep with mandara flowers raining down from heaven. 


'When the burning ceremonies were over, Devaputta said to the multitudes that 
were assembled round the pyre: "Behold, O brethren, the earthly remains of 
the Blessed One have been dissolved, but the truth which he has taught us 
lives in our minds and cleanses us from all error. Let us, then, øo out 1nto the 
world, as compasslonate and merciful as our øgreat master, and preach to all 
living beings the four noble truths and the eightfold path of righteousness, so 
that all mankind may attain to a final salvation, taking refuge 1n the Buddha, 
the Dharma, and the Sangha. " 


When the Blessed One had entered I1nto Nirvana and the Mallas had burned 
the body with such ceremonmIes as would 1ndIcate that he was the great king of 
kings, ambassadors came from all the empIres that at the time had embraced 
his doctrine, to claim a share of the relics; and the relics were divided Into 
eight parts and eight dagobas were erec(ed for theIr preservation. One dagoba 
was erected by the Mallas, and seven others by the seven kings of those 
counfries whose people had taken refuge 1n the Buddha. 


CONCLUSION 


When the Blessed One had passed away Into Nirvana, the discIples came 
together and consulted what to do 1n order to keep the Dharma pure and 
uncorrupted by heresles. 


Upali rose, sayIng: "Our great Master used to say to the brethren: 'O bhikkhus! 
After my final entrance Into Nirvana you must reverence and obey the law. 
Regard the law as your master. The law 1s like unto a light that shines 1n the 
darkness, poInting out the way; 1t 1s also like unto a precIous Jewel to gain 
which you must shun no trouble, and be ready to bring any sacrifice; even, 
should 1t be needed, your own lives. Obey the Dharma which I have revealed 


1198 


to you; follow 1t carefully and 1Ÿ as In no way different from myself.' Such 
were the words of the Blessed One. The law, accordingly, which the Buddha 
has left us as a precIous Inheritance has now become the visible body of the 
Tathagata. Let us, therefore, revere 1t and keep 1t sacred. For what 1s the use 
of erecting dagobas for relics, If we neglect the spirit of the Masters 
teachings?" 


Then Anuruddha arose and said: "Let us bear in mind, O brethren, that Gotama 
Siddhattha has revealed the truth to us. He was the Holy One and the Perfect 
One and the Blessed One, because the eternal truth had taken abode 1n him. 
The Tathagata taught us that the truth exIsted before he was born Into this 
world, and wIll exIst after he has entered Into Nirvana. The Tathagata said: 
"The truth 1s omnipresent and eternal, endowed with excellencIes Innumerable, 
above all human nature, and ineffable (Không tả được) in 1ts holiness.' 


"Now let us bear in mind that not this or that law which 1s revealed to us 1n 
the Dhanna 1s the Buddha, but the entire truth, the truth which 1s eternal, 
omnIpresent, immutable, and most excellent. Many regulations of the Sangha 
are temporary; they were prescribed because they suited the occasion and 
were needed for some transient emergency. The truth, however, Is not 
temporary. The truth 1s not arbitrary nor a matter of opInion, but can be 
Investigated, and he who earnestly searches for the truth wIll find 1t. The truth 
1s hidden to the blind, but he who has the mental eye sees the truth. The truth 
1S Buddha's essence, and the truth wIll remain the ultimate standard. Let us, 
then, revere the truth; let us Inquire Into the truth and state 1, and let us obey 
the truth. For the truth 1s Buddha our Master, our Teacher." 


And Kassapa rose and said: "Truly thou hast spoken well, O brother 
Anuruddha. Netther 1s there any conflict of opInion on the meaning of our 
religion. For the Blessed One possesses three personalitles and each of them 
1S Of equal Importance to us. There 1s the Dharma Kaya. There 1s the Nirmana 
Kaya. There 1s the Sambhoga Kaya. Buddha 1s the all-excellent truth, eternal, 
omnIpresent, and immutable: this 1s the Sambhoga Kaya which 1s In a state of 
perfect bliss. Buddha 1s the all-loving teacher assuming the shape of the beIngs 
whom he teaches: this 1s the Nirmana Kaya, h1s apparitional body. Buddha 1s 
the all-blessed dispensation of religion; he 1s the spirit of the Sangha and the 
meaning of the commands left us in his sacred word, the Dharma: this 1s the 
Dharma Kaya, the body of the most excellent law. 


1199 


"I Buddha had not appeared to us as Gotama Sakyamuni, how could we have 
the sacred traditions of his doctrine? And 1 the generations to come did not 
have the sacred traditions preserved 1n the Sangha, how could they know 
anything of the great Sakyamuni? And neither we nor others would know 
anything about the most excellent truth which 1s eternal, omnipresent, and 
1immutable. Let us then keep sacred and revere the traditlons; let us keep 
sacred the memory of Gotama Sakyamui, so that people may find the truth.” 


Then the brethren decided to convene a synod to lay down the doctrines of the 
Blessed One, to collate the sacred writings, and to establish a canon which 
should serve as a source of 1nstruction for future øeneratIons. 





Đức Phật Nhập Niết-Bàn - Một ngày kia, ông A-Nan đang ngồi thiền bỗng 
thấy đất rung động. Ông bèn hỏi đức Phật vì duyên cớ gì mà đất động như 
vậy. Đức Phật dạy rằng trong số các nhân duyên làm cho đất chuyển động, có 
một nhân duyên là khi đức Như Lai sắp nhập Niết-bàn. Ông A-Nan giật mình, 
khẩn khoản thỉnh cầu đức Phật lưu lại thế gian, nhưng đức Phật không nhận 
lời. Thấy ông A-Nan buôn rầu, đức Phật khuyên: ông đừng buồn nữa, sự vật 
đêu như thế cả. Các pháp hữu vi đều vô thường. Có sinh ắt phải có tử, có hợp 
ất có tan”. 


Sau đó, đức Phật sai ông A-Nan thỉnh các vị tỳ kheo về hội họp, Ngài khuyên 
tất cả cần giữ giới hạnh thanh tịnh, tu tập ba mươi bảy phẩm trợ đạo, đi đến 
giải thoát, và Ngài báo cho mọi người biết Ngài sắp nhập Niết-bàn. Thấy các 
tỳ kheo than khóc, Ngài dạy: “Sự vật đều vô thường. Có hội họp tất có biệt ly. 
Hãy giữ trọn vẹn các pháp mà tôi đã nói thì coi như tôi còn ở đời, không khác” 
rồi Ngài nói kệ rằng: 


“Tôi muôn bỏ thân này, Tám thân già suy yêu. 


1200 


Nay xả tuổi thọ rỗi, Tạm nương mệnh ba tháng... 
Những pháp tôi đã nói, Là thầy của các vị. 
Tu tập dừng bỏ quên, Chuyên cần và tỉnh tiễn. 
Như tôi sống khác gì.” 


Đức Phật và đoàn tùy tùng tiếp tục du hành; khi đi qua thành Tỳ-Da-Ly, đức 
Phật ngửa mặt lên nhìn thành và mỉm cười, nụ cười hàm ý vĩnh biệt. Đến thôn 
Cưu-Bà, Ngài ngồi nghĩ dưới gốc cây. Dân chúng trong thôn kéo đến đảnh lễ 
Ngài và khi hay tin Ngài sắp nhập Niết-bàn thì họ than khóc, Ngài bèn an ủi 
họ và nói pháp cho họ nghe. Tắt cả hoan hỉ xin thọ tam quy ngũ giới và thỉnh 
Phật cùng chúng tăng ngày hôm sau đến hưởng sự cúng dàng của họ. 


Đức Phật và các tỳ kheo nghỉ tại khu vườn của ông Thuằn-Đà. Sau khi thọ 
trai do ông Thuằn-Đà cúng dàng, đức Phật dạy ông ta rằng: “Chỗ còn lại của 
thức ăn này, hãy đào đất mà chôn đi, đừng đề cho ai ăn nữa.” Tối hôm đó đức 
Phật đau bụng dữ dội, mất ngủ suốt đêm; tuy vậy sáng hôm sau Ngài vẫn lên 
đường đi Câu-Thi-Na. Giữa đường cơn đau lại nôi lên, Ngài ngôi nghỉ dưới 
một cội cây và sai ông A-Nan đi kiếm nước cho Ngài uống. Ông A-Nan nói: 
“Lạch nước gần đây vừa có mấy trăm chiếc xe đi qua nên đục lắm, xin Thế 
Tôn đợi một chút, tới con sông sẽ múc nước”. Đức Phật bảo ông cứ đi. Lạ 
thay, khi ông A-Nan tới lạch nước thì nước đã trở nên trong vắt. Uống nước 
xong, đức Phật ngồi nghỉ. Bỗng có một người bộ hành đi tới lễ Phật và dâng 
hai tắm y vàng. Ông này tên là Phất-Sa-Ca, một đệ tử của đạo sĩ Ka- La-Ma 
(đó chính là vị đạo sĩ mà khi xưa đức Phật đã gặp). Đức Phật nhận một tắm V 
và bảo ông Phất-Sa-Ca cúng dâng tắm kia cho ông A-Nan. Ông Phất-Sa-Ca 
xin làm đệ tử và được Phật nói pháp cho nghe. 


Dùng thần thông, đức Phật biết ông Thuần-Đà đang thắc mắc về sức khỏe của 
Phật suy sụp là do bửa cơm (cháo nắm) mà ông cúng dàng, Ngài bảo ông A- 
Nan tìm dịp để bảo cho ông ấy biết răng bửa cơm mà Như Lai nhận trước khi 
thành đạo và trước khi nhập Niết-bàn là rất qúy. Ai đã dâng hai bửa cơm ấy 
phải vui lên, chớ nên thắc mắc. 


Sau đó đức Phật đi về phía rừng cây sa-la gần thành Câu-Thi- Na. Ông A- Nan 
sửa soạn chỗ năm cho đức thật, giữa hai cây sa-la. Đức Phật năm nghiêng về 
phiá tay mặt, đầu hướng về phía Bắc, trong thế sư tử tọa. 


Các vị tỳ kheo ngôi vây quanh đức Phật, tất cả đều biết đức Phật sắp nhập 
Niết-bàn vào gần sáng. Lúc đó, không phải là mùa hoa, ấy thế mà các cây sa- 
la nở hoa trắng xóa, hoa rụng phủ lên áo của Phật. Theo lệnh của Phật, ông A- 


1201 


Nan đi vào thành Câu-Thi-Na báo tin cho dân chúng biết. Họ đến đông đảo, 
đức Phật nói pháp cho họ nghe. Trong số những người đó, có một người tu 
ngoại đạo, quán thông kinh sách, thọ đã 120 tuổi, tên là Tu-Bạt-Đả-La. Ông 
ta xin yết kiến đức Phật, ông A-Nan không thuận vì đức Phật đang mệt; tuy 
nhiên đức Phật bảo cứ cho ông ta vào. Ông hỏi một câu, đức Phật đáp, ông 
đại ngộ, xin xuất ø1a thành sa-môn, đức Phật ưng thuận. Như vậy ông Tu-Bạt- 
Đà-La là người cuối cùng được Phật độ. Ông không nỡ thấy đức Phật nhập 
Niết-bàn nên tự ý vào Hỏa quang tam muội đề nhập Niết-bàn trước Phật (lúc 
này các Ngài Xá-Lợi-Phất, Mục-Kiền-Liên, La-Hầu-La đều đã viên tịch, còn 
Ngài Ma-Ha-Ca-Diếp đang đi hoăng pháp ở xa). 


Đức Phật phó chúc: “Đừng thấy Như Lai nhập Niết-bàn mà cho là chánh pháp 
của Như Lai mắt hăn. Chánh pháp đã được Như Lai giảng giải cặn kẻ cho mọi 
người, Như Lai không dấu diễm gì cả. Các vị đừng đi tìm một chỗ nương tựa 
bên ngoài nào khác. Mỗi người phải lấy chánh pháp làm nơi nương tựa. Mỗi 
người phải là một hòn đảo cho chính mình. Tam bảo có sẵn trong tâm mỗi 
người, khả năng giác ngộ là Phật, pháp môn tu học là Pháp, duyên hỗ trợ cho 
tu tập là Tăng. Tam bảo ở trong mỗi người, đó là nơi nương tựa an ồn nhất. 
Hãy an trụ trong chính niệm, trong tứ niệm xứ... Hởi các ty kheo, ai còn thắc 
mắc điều gì về giáo pháp thì đây là lúc nên hỏi”. 


Nói ba lân như vậy mà không có ai lên tiêng. Đức Phật đưa mặt yên lặng nhìn 
đại chúng rôi nói: 


“Này các tỳ kheo, hãy nghe Nhự Lai nói đây: vạn pháp vô thường, có sinh 
thì có diệt. Các vị hãy tỉnh tiên lên đề đạt giải thoát". 


Nói xong đức Phật nhắm mắt. Bỗng nhiên đại địa rung động. Hoa sa-la rụng 
xuông như mưa. Mọi người tự nhiên thây tâm thân chân động. Đức Phật Thích 
Ca Mâu NI đã nhập Niêt-bàn! 


Sáng ngày Đại-Đức Anurudha phái tôn giả A-Nan vào cung cho Vua Mallas 
hay Đức Thẻ-Tôn đã viên tịch lúc sao mai vừa mọc. Vua chúa và triều thần 
cảm xúc rơi lụy. Dân chúng được lệnh đem trầm hương, bông hoa, nước thơm 
và nhạc lễ đến cứng dường đức Phật tại vườn Salas. 


Vua Mallas đích thân đứng ra đảm đương công việc tân liệm Thánh thê của 
Đức Thế Tôn, theo nghi thức dành riêng cho một vị Đề Vương. Dùng một 
ngàn cây lụa trắng bao bọc Thánh thể, liệm vào hòm sắt, sơn vàng; quản lại 
bầy ngày đêm cho dân chúng đến chiêm bái cúng dường... 


1202 


Đức Vua cho thiết lập hỏa đài tại cửa Nam thành Kunisara. Đến giờ di linh 
cửu ra hỏa đài, tám vị lực sĩ tắm rửa sạch sẽ, sắc phục chỉnh tÈ vào động quan, 
nhưng không thể đỡ hòm lên nổi. Vua Mallas ngạc nhiên hỏi Đại Đức 
Anurudha. Ngài bảo rằng Chư Thiên Vương tỏ ý muốn thỉnh Thánh thể Đức 
Thế Tòn vào thành Kusinara do cửa Bắc, đến thành phố trở qua cửa Đông, 
thăng tới Hoàng điện "Tôn Vương", rồi sẽ cử hành lễ trà tỳ tại đó. 


Đức Vua phải ra lệnh đổi hỏa đài qua cửa Đông. Chừng ấy tám lực sĩ thỉnh 
hòm ra đi nhẹ nhàng. Từ không trung nhạc trời reo trôi và bông Mạng thù rớt 
xuông như mưa, mùi thơm bát ngát... 


Hòm đặt xong trên hỏa đài, bốn vị Quốc sư, tay cầm bốn cây đuốc, từ từ bước 
lên châm vào bốn góc. Đuốc tàn mà lửa không cháy. Vua Sallas hỏi Đại Đức 
Anurudha, Ngài dạy răng Chư Thiên Vương tỏ ý yêu cầu chờ Đại Đức Maha 
Kasappa (Maha Ca-Diếp) sắp đến trong giây lát. Lễ hỏa táng phải tạm ngưng. 


Đại Đức Maha Ca-Diếp cùng 500 đồ đệ, từ thành Pava sang Kusinara; vì mệt 
mỏi thầy trò dừng chân nghỉ mát. Kế có người đi đường từ hướng Kusinara 
đến, trên tay có cầm một bông Mạng thù, Đại Đức Ca-Diếp kêu hỏi: từ 
Kusinara đến ông có biết tin tức của Vị Đại Sa-Môn Cô-Đàm ra thế nào 
chăng? Ông Sa-Môn Cô-Đảm đã viên tịch từ bầy ngảy qua; hôm nay Đức Vua 
Mallas làm lễ hỏa táng, chính bông Mạng thù nảy tôi lượm được tại hỏa đài. 


Khi vừa đến nơi, Đại Đức Ca-Diếp đi vòng quanh hỏa đài ba lượt, rồi đến 
ngay giữa quì lạy ba lạy. Đoàn tùy tùng của Ngài, tuỳ hạ cao thâp, lần lượt 
vào lạy trước hòm vàng. 


Đại Đức Ca-Diếp và 50 vị Tỳ-Kheo vừa làm lễ xong, thì hòm vàng phựt hảo 
quang sáng rõ, lửa tự nhiên bốc cháy, làm mọi người kinh ngạc. Ngọn lửa vừa 
hạ, Vua Mallas lây nước thơm tưới thêm cho thiệt nguội để thỉnh những mảnh 
xương còn lại đem về thờ. Tất cả gồm có: một mảnh xương trán, 2 khúc xương 
vai, 4 răng nhọn, 5 cân xương nhỏ bằng hạt bắp, 6 cân bằng hạt gạo và 5 cân 
bằng hạt mè, đều được để vào ô-vàng, cung nghĩnh về hoảng cung, thiết lễ 
cúng dường. 


Xương của đức Phật gọi là Sarữa Dhau (Xá-Lợi) được tất cả Phật tử xem 
như vật kỷ niệm vô giá, trân châu quí báu trong đời không thể sánh bằng, nên 
các vị Quốc Vương đều muốn có một phần, đề lập đền thờ công cọng, cho bá 
tánh thường ngày đến lễ bái cũng dường như lúc đức Thế Tôn còn tại thế. 


1203 


Cho nên vừa hay tin đức Phật nhập Niết-bàn tại Kusinara, các vị Quốc Vương 
liền phái Sứ thần đến xin lãnh một phần Xá-Lợi đem về thờ. Cả thây có 7 vị 
đại diện cho Vua xứ Magadha, Vesali, Kapilavatthu, Savatthi, Allakappa, 
Ramagama, Veddhadipaka, rần rộ kéo binh mã đến đóng trại ngoại thành 
Kusinara. 


Thấy sự gây cấn có thể kết liều bằng một cuộc chiến tranh tàn khốc, mà xứ 
Kusinara là một nước nhược tiểu, không thê chống trả với bảy đạo hùng binh 
đang bồ trí xung quanh. Ông Dona, vị quốc sư của vua Mallas xin đứng ra hòa 
giải: "Ngoài dòng Sakya tại xứ Kapilavatthu, chúng ta không phải quyên thuộc 
thân nhân của đức Thế Tôn, sở dĩ các vị Quốc Vương muốn có Xá-Lợi của 
đẳng Trọn Lành để lập đền thờ, là vì xứ nào cũng nhìn nhận đức Gotama là vị 
giáo chủ của đạo Từ bi cứu khô..." 


Nghe được lời hòa giải đúng lý, Vua Mallas và 7 vị Sứ thần đều tỏ lòng hòa 
thuận. Mỗi vị Sứ thần lãnh một phân, đặt trong một bình vàng, đề trên một 
thớt tượng to lớn mở đường ổi trước, binh mã rần rộ theo sau, lên đường về 
xứ với tâm lòng hân hoan sùng kính... 





NIrvana Insight — overcome passion or tempfation = Lậu tận minh 


Lậu Tận Minh: còn gọi là Lậu Tận Trí Minh, tức trí tuệ rõ biết như thật, biết 
tướng khô ở hiện tại, đoạn trừ mọi phiên não. 


Cũng chính là Lậu tận trí minh, lậu tận trí. Nghĩa là: “biết rõ như thật khổ, khô 
tập, khổ diệt và con đường diệt khổ. Biết rõ như thật tri kiến, Dục vô lậu tâm 
giải thoát, Hữu hữu lậu tâm giải thoát, Vô minh lậu tâm giải thoát, giải thoát 
tri kiến, sự sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm, tự tri 
không còn thọ thân sau nữa. Đó là Lậu tận trí minh”. 


Như vậy, tiễn trình chứng Tam Minh của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta được thống nhất 
như sau: canh một, chứng Túc Mạng Minh, thấy rõ tướng trạng sanh tử, có 
thể sanh tâm yêm ly sâu sắc. Canh hai, chứng Thiên Nhãn Minh và canh ba, 
chứng Lậu Tận Minh, hai lần này đều có sự yếm ly trong ngoài. Thế nhưng 
đến canh ba thì sự yếm ly có lẫn lộn với niềm hân hoan nhập Niết Bàn. Nếu 


1204 


không có sự xuất hiện thỉnh cầu của chư Thiên, rất có thể đến hôm ấy Đức 
Thế Tôn đã vào Niết Bàn. Thử hỏi điều đó xảy ra, liệu Tam Minh có còn ý 
nghĩa gì nữa chăng? Thể dụng thù thắng ấy, sử sách có kịp thời ghi lại không, 
nhân loại ngày nay có ai biết đến. Đạo Phật là gì không, và điều muốn nói ở 
đây là lúc ấy thiên hạ sẽ hỏi gì về việc tu học thành bại của Thái Tử Sĩ Đạt 
Ta? 


Tam minh - là ba khả năng của một vị đã chứng quả Thánh. Sau khi nhập 
được vào Tứ thiên hoặc đắc được Đệ tứ Thánh quả thì người đó bắt buộc phải 


trải qua kinh nghiệm Tan mình. 


Đầu tiên là nhớ lại vô lượng kiếp quá khứ của mình với từng chỉ tiết nhỏ để 
thành tựu Tức mạng mình. 


Kế đến là thấy sự lưu chuyên sinh tử của vô số chúng sinh ở các cõi theo 
nghiệp duyên thiện ác đê thành tựu 7Tuên nhấn mình. 


Cuối cùng là thấy rõ bản chất đau khổ của luân hồi sinh tử, nguyên nhân của 
đau khô, bản chât của Niệt bàn, và con đường đưa đên Niệt bàn đê thành tựu 
Lậu tận mình. 
Tam minh thường xuất hiện kèm với Lục thông (1.Thiên nhãn thông 2.Thiên 
nhĩ thông 3. Thân túc thông 4. Túc mạng thông 5Š. Tha tâm thông 6. Lậu tận 
thông) 

-—-oOo--- 
Nod - gật đâu châp thuận 
Nominally — trên danh nghĩa.. 
Nook — góc, xó xinh 
Noon tide — midday = đúng ngọ 
Nostalgia - nỗi nhớ nhà, lòng nhớ quê hương 
Notion — ý niệm, khái niệm, quan điểm 


Notoriety - trạng thái hiển nhiên 


1205 


Noumenon - nirvana = cõi niết bàn: The term is generally used in contrast 
with, or 1n relation to ”"phenomenon”, which refers to anything that appears to, 
or 1S an obJect of, the senses. 


Theo kinh sách nhà Phật thì Niế Bàn là dịch âm của chữ "Nirvana" có nghĩa 
là ra khỏi vòng luân hồi-sinh tử. Niết Bàn cũng có nhiều nghĩa khác nữa, như 
là "bất sanh, giải thoát và tịch diệt". Niết bàn là vắng lặng, dứt sạch tất cả 
nguồn gốc mê lầm. Đây là sự bình yên tối thượng, ý thức về sự chấp ngã chấm 
dứt. Như vậy không phải đợi đến sau khi chết, mình mới có thể lên Niết Bàn. 
Khi nào tâm được tuyệt đối an lạc, tự tại, hạnh phúc, thanh tịnh, bất nhiễm, 
giải thoát là mình đã đến Niết Bàn. Niết Bàn là chấm dứt gốc rễ tham, sân, sĩ, 
chấm dứt vòng sinh tử-luân hồi do vô minh và ái dục dẫn dắt. Niết Bàn là tuệ 
giác, là sự giác ngộ viên mãn, chấm dứt dòng luân chuyền khổ đau do tri kiến 
sai lầm gây nên. Cũng theo các giải thích của kinh sách, có hai loại Niết Bàn 
cơ bản với các ý nghĩa: 


Hữu Dự V Niết Bàn: theo nghĩa đen là Niết Bàn còn tàn dư, Niết Bàn trước 
khi tịch diệt, là trạng thái của bậc thánh nhân đang còn sông nhưng đã dứt bỏ 


mọi phiền não, vẫn còn Ngũ Uấn... 


Vô Dự V Niết Bàn: là Niết Bàn toàn phần, không còn Ngũ Uấn, Xứ, Giới, 
Căn... là Niệt Bàn chỉ đên cho một vị A La Hán khi ngài tịch. 


Nova — sao mới hiện 

Novice - người tập sự, chưa có kinh nghiệm 

Nub - cục u, bướu nhỏ 

Nudge — cú đánh bằng khuỷu tay (Nudging = đầy nhẹ, tách thành tầng) 
Nuptial - thuộc hôn nhân 

NyIngma — the oldest of the four lineages of Tibetan Buddhism (the other 
three beIng the Kagyu, Sakya and Gelug), based on teachings Introduced from 
India by Padmasambhava and others 1n the IIth century... 

Nyingmapa - trường phái Ninh Mã - The Nyingmapa, a Red Hat sect of 


Tibetan Buddhism, Incorporate mysticism and local deIties shared by the pre- 
Buddhnst Bon religion, which has shamanIc elements. The øgroup particularly 


1206 


believes In hidden terma treasures. Traditionally, NyIngmapa practice was 
advanced orally among a loose network of lay practitioners. Monasteries with 
celibate monks and nuns, along with the practice of reincarnated spiritual 
leaders are later adaptations. 


The NyIngma tradition actually comprises several distinct lineages that all 
trace their origins to the Indian master Padmasambhava (Liên Hoa Sanh), who 
1S lauded 1n the popular canon as the founder of Tibetan Buddhism in the 
eiphth century, and 1s still propitiated In the discipline of recIprocIty that 1s 
guru yoga sadhana, the staple of the tradition. 


Trường phái Ninh Mã của Phật giáo Tây Tạng - Trường phái cô xưa 
nhất đã sản sinh ra bốn trường phái chính của Tây Tạng là phái Nyingma, hay 
phái “Cổ Mật”. Mặc dù Phật giáo đến Tây Tạng vào thế kỷ bảy dưới sự trị vì 
của Songtsen Gampo, vị vua thứ ba mươi ba của triều đại Chogyal, nhưng các 
học giả đều đồng ý rằng Phật giáo được chính thức thiết lập ở đây vào cuối 
thế kỷ tám... 


Nymph - nữ thần - gái đẹp - in Greek mythology and in Latin mythology is a 
minor female nature deity typIcally associated with a particular location or 
landform. 





Đạo Sĩ Bà-La-môn bên bờ sông Hằng 


1207 


O 


OasIs — nơi nghỉ ngơi 
Obelisk — tháp kỷ niệm kiến trúc như đài kỷ niệm Washington Monument 


Obelisk: in anclent Egypt, this symbol represented the sun god Ra. The tip of 
the stone obelisk would often be covered with shining metal to 
reflect the first ray of the sun. During the rein of the pharaoh 
Akhenaten, an obelisk was said to be a petrified (hoá đá) ray of the 
life-ø1ving force of the sun, Aten. 


OBEs - (Out of Body Experiences) in which 1ndividuals feel that they leave 
their physiIcal bodIes and observe them from somewhere 1n space. 
Such experiences happen most frequently 1n the face of some crIsIs 
or 1n the moments between clinical death and resusciItation (tỉnh lại) 
1n hospItal. One thing almost certain, the 1nitlate Into the mysferles 
was 1n no doubt that the experiences he or she gained were those of 
death and the afterlife. It 1s said that such Initiates lost all fears of 
death from having Journeyed first through the border country that 
divides the visible from the 1nvisible world, and then entering 1nto 
the bliss (nơi hạnh phúc) that lies beyond. 


Out of body Experiences (OBE) "Ảo thân" hay "du thần" là trạng thái như cơ 
thê bị phân tách thành hai nửa, dạng như hỗn vía và thể xác. Trong đó, phần 
"thần" vẫn quan sát được thê xác và thế giới xung quanh. Những trường hợp 
OBE thường được tả giống như người trong mơ, hoặc nửa tỉnh nửa mê nhưng 
5 giác quan vẫn hoạt động bình thường. 


Giải thích về OBE - Out of body experience là gì? 


Theo mô tả của những người đã từng rơi vảo trạng thái ảo thân, có một quả 
cầu bạc xuất hiện trên đầu, và “linh hồn” của họ chui vào quả cầu đó. 


OBE (out of body experience) là trạng thái như cơ thể bị phân tách thành hai 


nửa, dạng như hồn vía và thê xác. Trong đó, phần ”thần” vẫn quan sát được 
thê xác và thê giới xung quanh. Những trường hợp OBE thường được tả giông 


1208 


như người trong mơ, hoặc nửa tỉnh nửa mê nhưng 5 giác quan vẫn hoạt động 
bình thường. 


Một thống kê cho thấy có tới 15% người được hỏi từng bị ảo thân. Những 
người đã từng rơi vào trạng thái này kê lại, họ thấy một quả cầu màu bạc 
đường kính khoảng l5 em xuất hiện phía trên đầu (đôi khi là một đường hầm 
và ánh sáng xuất hiện ở phía cuối). “Linh hồn” của họ chui vào đó và quả cầu 
bắt đầu chuyển động xuyên qua trần nhà lên phía trên. 


Một sợi dây bạc gọi là quang tuyến níu giữ giữa quả cầu “linh hồn” và thể xác 
của họ. Sau đó quả cầu bạc lớn mãi, vượt ra ngoài vũ trụ, thậm chí có người 
còn mô tả quả cầu bạc đã đưa họ tới tận... sao Mộc. Nếu ở tình trạng OBE lâu 
hơn 5 phút, sẽ có cảm giác kéo căng ở trán, thái đương, cơ thê rung động, theo 
những người này là do sợi quang tuyến bị căng quá mức. 


Không chỉ lang thang khắp vũ trụ, những người ảo thân còn mô tả gặp cả Chúa 
trời, thiên thân hộ mệnh (đôi khi có dạng một con thú nào đó, được cho là năm 
g1ữ tât cả các bí mật của thê giới) hoặc bât cứ điêu gì họ muôn. 


Khi đã chán chu du thiên hạ, “hồn ” của họ sẽ trở về theo trình tự ngược lại. 
Quả cầu bạc sẽ thu nhỏ dân, về trái đất, về căn nhà, đến bên thân thể họ và 
chui qua đường... ngón chân đề trở lại bình thường. Một vật bất ly thân của 
các OBE chuyên nghiệp là cuốn nhật ký xuất vía, chuyên ghi lại những kinh 
nghiệm hoặc khó khăn của các chuyến ”du ngoạn” kiêu OBE. 


Với họ, việc . BẶP thiên thần hộ mệnh là quá đơn giản. Họ có thể vượt qua được 
các rào cản “năng lượng” để chuyển động tới những vùng cắm ky của vũ trụ. 
Các tay OBE chuyên nghiệp còn cho rằng họ có thể “đọc vị” suy nghĩ của các 
nhà lãnh đạo cao cấp, đó là đẳng cấp “gián điệp OBE”. Nghĩa là họ dùng 
phương pháp “du thần” để thâm nhập những khu vực được bảo vệ tuyệt mật, 
hoặc đi vào ý nghĩ của các nhà lãnh đạo, để thu thập thông tin, thậm chí là 
điều khiến họ làm những công việc có lợi. 


Bản thân Cơ quan tình báo Mỹ cũng từng có thời kỳ hoang mang trước các 
câu chuyện của OBE. Có thời điểm CIA đã chiêu mộ 16 OBE chuyên nghiệp 
để thử nghiệm làm hàng rào ”năng lượng”. Đằng sau “nhật ký xuất vía” Nhà 
cận tâm lý học Susan Blackmore (Mỹ) đã tìm cách khám phá những bí mật 
của OBE. 


1209 


Khi còn là sinh viên, bà đã trực tiếp thực nghiệm OBE trên bản thân mình, và 
mô tả khá giống với “nhật ký xuất vía” của các tay OBE chuyên nghiệp: 
“Thân” thoát ra qua một đường hầm và bay lên, cũng có một sợi dây bạc nói 
“thần” với thê xác. Nó vượt qua khu giảng đường Oxford, thấy nước Anh ở 
phía dưới và cuối cùng, vượt qua Đại Tây Dương tới New York. Sau đó Susan 
trở về phòng của mình tại Oxford và thu nhỏ, thu nhỏ... chui qua ngón chân 
vào cơ thể. 


Susan thú nhận bà đã sử dụng một số loại ma túy như bồ đà (gây ảo giác mạnh) 
để đạt được điều nảy chứ không phải luyện tập theo”giáo trình” của các OBE 
chuyên nghiệp. Qua đó, bà cho răng, OBE là một tình trạng mắt phản xạ của 
thần kinh thị giác, gây ảo giác (gần giống với tình trạng các kinh nghiệm cận 
tử hoặc một bệnh tâm thần có tên là “ảo giác thần tiên”). 


Nó có thê bị chỉ phối bởi thuốc gây mê, ma túy hoặc sang chắn tâm lý. 


Những câu chuyện về OBE được thêu dệt ngày càng phong phú nhưng lại 
không có một băng chứng nào rõ ràng. Điều này đã làm một người Mỹ là ô ông 
James Randi nảy ra sáng kiến. Vào năm 1964, ông đã thành lập một quỹ đề 
thưởng cho ai đưa ra băng chứng về những khả năng đặc biệt, với mức thưởng 
ban đầu là 1.000 USD, và hiện nay đã lên tới I triệu USD. 


Điều kiện tham dự khá đơn giản, chỉ cần chứng minh (dưới sự giám sát của 
ban giám khảo) răng mình có khả năng siêu nhiên nào đó như gọi hôn, ngoại 
cảm thâu thị, nhân điện, thân giao cách cảm.. 
Từ năm 1997 tới 2005 đã có 650 người nộp đơn nhưng không alI vượt qua 
được vòng sơ khảo. 

-—-0Oo--- 
Obfuscation — làm đen tôi, ngu muội, làm hoang mang 
Obliterated - bị nghẽn, bị tắt 
Oblivion — sự lãng quên 
Obnoxious - rất khó chịu, đáng ghét, ghê tởm 


Obscuration — làm tôi, làm mờ đi, làm khó hiêu 


Obsequies — tang lễ, nghi thức đám ma 


1210 


Obsessed - bị ám ảnh (Obsesslon - sự ám ảnh) 
Obstetric - thuộc sản khoa 

Obstinate - bướng bỉnh, ngoan có 

Obtrusive — làm phiền, làm khó chịu 

Obverse - mặt phải, mặt trước, mặt chính 
Obviate - tây trừ, xóa bỏ, ngăn ngừa 


Occult world - spirit world (occult = hidden = thần bí, huyền bí) 

The Spirit World 1s a parallel plane of reality that coexIsts 
alongside the mortal world, and 1s home to the spirifs, immortal supernatural 
enfifles which often embody different aspects of life and nature. 


Thé Giới Bên Kia (A WORLD BEYOND) 
Đại khái những điểm quan trọng như sau: 


- Trong cõi vô hình không có thời gian, chúng ta có thể xóa bỏ thời gian và 
không gian, vì có thể đến bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào theo ý ta muốn, và 
chúng ta có thể nhìn xa trong cái mà thế gian gọi là tương lai, vì mọi sự đều 
định trước cả. Nếu người nhân thế hiểu rằng mọi sự được định trước đến mức 
nảo, thì họ sẽ không phải phấn đấu mảnh liệt để tránh tai ương, vì khi đã là 
tiền định thì khổ tâm có ích gì! Hãy chấp nhận mọi việc xây đến, duy phải nhớ 
cô gắng có một đời sống hữu ích. 

- Tham thiền rất là quan trọng, cần tiếp tục luôn luôn trong cõi hữu hình, vì 
đó là sợi dây liên lạc với tâm của Thượng Đề. Như người đi học, mỗi ngày 
bài học khó hơn hôm trước. Cũng thế, mỗi ngày bỏ qua không tham thiền là 
một ngày uống phí, mà thời giờ trôi đi rất nhanh chóng. Có ở bên vô hình mới 
thấy rõ là bên hữu hình một đời người không lâu hơn một tia chớp là bao, và 
thời gian từ đời sống nầy sang đời sống khác, có khi trải hàng bao nhiêu thế- 
kỷ hay hàng triệu năm, cũng chỉ như là những lúc chờ đợi hơi lâu mà thôi... 


Occultist— nhà huyền bí 


Ogress — female God of underworld = Nữ yêu tinh 


12II 


Oligarchies - một nhóm người nắm hết quyền hành trong chính quyền 


Om - (pronounced “aum”) 1s probably the most ancilent word for “God” in 
exIstence, and 1s said to be the primal sound from which all creation 
sprinøs (vạn vật nây sinh). 


OM MANI PADME HUM - pronounced by Tibetans as m Mami Peme 
(Câu thân chú của Tây Tạng) Hung = Jewel in the Lotus 


“Án Ma Ni Bát Di Hồng” 


According to Tibetan mythological history, King Latho ThorI was a 
warrior like many of the kings before him. When he was 79 years old, while 
on the roof of his palace of Yamba Lhakhang, he watched in wonder as a chest 
descended In a ray of light, upon opening 1t the king discovered a number of 
Buddhist religious sutras and the six syllable mantra “Om Mani Padme 
Hum”. Neither Latho Thori nor any of h1s ministers could read what written 
1n these books...In a dream, the Buddha appearcd to the king and Iinformed 
him that the meaning of these works (sutras) would not be known for ÍfIive 
øeneratlons, when a stranger would come to Tibet and unlock thelr secrets. 


DespIte the InaccessIbility of the sutras, Latho Thori became a young man 
again and Ilived to be 120. He was later revered as an emanation of the 
Bodhisattva Samantabhadra (Bồ Tát Phố Hiền), who is considered to be the 
symbol ofuniversal benevolence and goodness.... 


Om Mani Padme Hum - The Meaning of the Mantra 


Tibetan Buddhists believe that sayIng the mantra (prayer), Om Mani Padme 
Hum, out loud or silently to oneself, invokes the powerful benevolent 
attention and blessinsgs of ChenrezIig, the embodiment of compassion. 
Viewing the written form of the mantra 1s said to have the same effect -- 1t 1S 
often carved Into stones. 


SpInning the written form of the mantra around In a ManIi wheel (or prayer 
wheel) 1s also believed to give the same benefit as sayIng the mantra, and 
Mani wheels, small hand wheels and large wheels with millions of coples of 
the mantra Inside, are found everywhere 1n the lands Influenced by 'Tibetan 
Buddhism. 


1212 


The mantra originated 1n India; as It moved from India Into Tibet, the 
pronuncIatlon changed because some of the sounds In the Indian SanskrI 
language were hard for TIbetans to pronounce. 


Sansknt Om Mani Padma Hum 
manfra of Avalokiteshvara 


Tibetaan Om Mani Peme Hung 
manftra of Chenrezig 


People who learn about the mantra naturally want to know what 1t means, and 
often ask for a translation Iinto English or some other Western language. 
However, Ớmn Mani Padme Hum can not really be translated Into a simple 
phrase or even a few sentences. 


Om Mani Padme Hum 1s the mantra of Chenrezig. In the words of Kalu 
Rinpoche, “Through mantra, we no longer cling to the reality of the speech 
and sound encountered 1n life, but experlence 1t as essentially empty. Then 
confusion of the speech aspect of our being 1s transformed Into enlightened 
aWareness. ˆ 


That enlightened awareness Includes whatever we might need to understand 
in order to save any beings, Including ourselves, from suffering. For that 
reason the entire Dharma, the entire truth about the nature of suffering and the 
many ways Of removing 1fs causes, Is sald to be contained In these six 
syllables. 


OM MANI PADME HUM - là một câu thần chú tiếng Phạn, được xem là 
thần chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara) và là thần chú quan 
trọng và lâu đời nhất cuả Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là “Lục 
Tự Đại Minh Chân Ngôn” tức là “Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ”. 


OM - Quy mệnh 

MANI - Viên ngọc như ý 
PADME - Bên trong hoa sen 
HUM - Tự ngã thành tựu 


Có thê dịch câu này là Om, ngọc quý trong hoa sen, Hum (Om, to the Jewel 
1n the Lotus, Hum). Theo âm Hán Việt, câu này được đọc là Um ma mi bát ni 
hông hoặc An ma ni bát mê hông. 


1213 


Thông thường người ta không giảng nghiã thần chú, nhưng ở đây cần nói thêm 
là: “ngọc quý biểu hiệu cho Bồ đề tâm (bodhicitta)”, “hoa sen” chỉ tâm thức 
con người, ý nghiã là tâm Bồ đề nở trong lòng người. Tuy nhiên thần chú có 
những âm thanh riêng biệt và những tác dụng bí ấn theo cách trình bảy cuả 
Kim cương thừa. Đối với Phật giáo Tây Tạng thì m Mani Padme Hum chính 
là lòng từ bi rộng lớn, muốn đạt Niết bàn vì lợi ích cuả chúng sinh. Vì vậy 6 
âm tiết của thần chú này cũng được xem là tương ứng với 6 cõi tái sinh của 
dục giới. 


Các câu chú thường là tên các vị Phật, Bồ Tát, hoặc thần thánh. OM MANI 
PADME HUNG (ÁN MA-NI BÁT DI HỎNG) là cách gọi ngài Chenrezig 
(Quán Âm). Từ quan điểm tuyệt đối, Chenrezig không có tên, nhưng trong 
phạm vi ý nghiã tương đối hoặc nghiã đen, ngài có tên gọi riêng. Những tên 
này là trung gian cuả lòng từ bị, vẻ thanh nhã, và sức mạnh cùng các nguyện 
ước cuả ngài làm lợi ích cho chúng sinh. Bằng cách niệm danh hiệu cuả ngài 
để những phẩm chất tâm thức này được truyền đến ta. Ở đây, việc giải nghiã 
về năng lực lợi ích cuả thần chú, danh hiệu cuả ngài. Như chúng ta đồng hoá 
chúng ta với tên họ và những gì liên hệ đến nó, cũng bằng cách này, trên bình 
diện tương đối, thần chú đồng nhất với vị thần. Cả hai trở thành một thực tại 
duy nhất. Khi một người niệm chú, người ấy nhận được vẻ thanh nhã cuả vị 
thần: bằng cách hình dung vị thần, vị thánh, người niệm chú nhận được vẻ 
thanh nhã không khác biệt cuả các vị thánh... 


Thần chú OM MANI PADME HUNG đôi lúc được giải thích với những ý 
nghĩ cầu kỳ và thần bí. Tuy nhiên, sự đơn giản chỉ là tên gọi cuả Bồ Tát Quan 
Âm (Chenrezig) được đặt giữa hai âm thanh truyền thống và thiêng liêng: OM 
và HUNG. 


- OM tượng trưng cho các vị Phật, các thần chú đều bắt đầu từ âm này. 

- MANI nghĩã là “châu báu” trong Sanskrit 

: PADME phát âm theo Sanskrit hay PEME theo tiếng Tây Tạng, có là 
nghiã “hoa sen”. 

- HUNG tượng trưng cho tâm thức cuả tất cả các vị Phật và thường là 
câu cuối trong các thần chú. 


MANI nói về châu báo mà Bồ Tát Quan Âm (Chenrezig có 4 tay) cầm trong 
hai tay giữa và PADME là hoa sen cầm ở tay trái thứ nhì. Khi gọi MANI 
PADME là gọi tên ngài Chenrezig qua những phẩm hạnh cuả ngài với danh 
hiệu “người cầm châu báu và hoa sen”. "Chenrezig" hoặc "Hoa sen báu" là 
hai tên gọi của ngài. 


1214 


Phẩm chất xác thực cuả mỗi âm trong 6 âm cuả câu chú được giải thích rất 
phủ hợp. Trước tiên, chúng ta xem môi âm giúp chúng ta đóng cánh cửa tái 
sinh đau khổ, một trong 6 cõi hiện hữu của vòng luân hồi: 


-OM đóng cánh cửa luân hồi trong cõi trời 
-MA cánh cửa cõi thần A-tu-la 

-ÑNI cánh cửa cõi người 

-PAD cánh cửa cõi súc sinh 

-ME cánh cửa cõi ngạ quỷ 

-HUNG cánh cửa cõi địa ngục 


Mỗi âm tiết được xem như có ảnh hưởng thanh tịnh hoá: 


-OM thanh tịnh hóa bản thân 

-MA thanh tịnh hóa lời nói 

-NI thanh tịnh hóa tâm thức 

-PAD thanh tịnh hóa những cảm xúc mâu thuẫn 
-ME thanh tịnh hóa điều kiện ân tàng 

-HUNG thanh tịnh hóa tâm màng che phủ trí tuệ 


Môi âm tiệt là một bài câu nguyện: 


-OM lời cầu nguyện hướng về thân thể các vị Phật 

-MA lời cầu nguyện hướng về lời nói cuả các vị Phật 

-ÑI lời cầu nguyện hướng về tâm thức các vị Phật 

-PAD lời câu nguyện hướng về những phẩm chất cuả các vị Phật 

-ME lời cầu nguyện hướng về hoạt động cuả các vị Phật 

-HUNG gom góp sự thanh nhã cuả thân, khẩu, ý ý, phẩm chất và hoạt động cuả 
các vị Phật. 


Sáu âm tiệt liên hệ đên sáu Ba-la-mật, sáu sự hoàn hảo được chuyên hóa: 


-OM liên hệ đến sự rộng lượng 
-MA đạo đức 

-NI kiên trì nhẫn nhịn 

-PAD chuyên cần 

-ME chú tâm 

-HUNG trí tuệ 


Sáu âm tiêt cũng liên quan đên sáu vị Phật, ngự trị trên sáu Phật gia: 


1215 


-OM liên hệ đến Ratnasambhava (Bảo-sanh Phật) 
-MA Amaghasiddi (Bắt-không-thành-tựu Phật) 
-ÑI Vajradhara (Kim Cương Trì/Phổ Hiền Bồ Tát) 
-PAD Vairocana (Lô-xá-na Phật) 

-ME Amitabha (A-Di-Đà Phật) 

-HUNG Akshobya (A-Súc-Bệ Phật) 


Cuôi cùng sáu âm tiệt liên hệ đên sáu trí tuệ: 


-OM Trí tuệ thanh thản, an bình 
-MA trí tuệ hoạt động 

-NI trí tuệ tự tái sinh 

-PAD trí tuệ pháp giới 

-ME trí tuệ phân biệt 

-HUNG trí tuệ như gương 


Không có sự hiểu biết về lý luận, y học, chiêm tỉnh học, và các môn khoa học 
khác là sự đau khổ, bởi vì một người có thể bỏ nhiều năng lực, cô gắng và 
chấp. nhận nhiều mệt mỏi để học hỏi. Tuy nhiên, trong vải giây ngăn ngủi đã 
đủ để học hỏi thần chú cuả ngài Chenrezig. Không cân đối diện với đau khô 
từ si mê cho đến hiểu biết. Vì thế, “ở đoạn đầu không có đau khổ vì không 
biết”. 


Một người sau mấy năm học hỏi môn khoa học khó khăn sẽ nhận được danh 
vọng hoặc chức vị ở xã hội và hoàn toàn hài lòng với bản thân và tin rằng họ 
giỏi hơn tất cả những người khác. Thần chú đơn giản của ngài Chenrezig giúp 
cho một người tránh rơi vảo tình trạng nói trên. Như vậy, “ở đoạn giữa, không 
kiêu ngạo khi hiểu biết”. 


Cuối cùng, nếu chúng ta không giữ gìn câu thần chú, sự hiểu biết mà chúng ta 
thâu thập được trong y học, chiêm tính học, hoặc các môn khoa học khác có 
thê dần dà bị mai một. Nhưng không thể nào quên được sáu âm tiết câu chú 
OM MANI PADME HUNG. Vậy “ở đoạn cuối không sợ quên câu chú”. 

Ngoài ra cầu chú đọc lên như “cơn mưa liên tục làm lợi ích cho chúng sinh”: 


OM là màu trắng 

MA màu xanh lá cây 
ÑI màu vàng 

PAD màu xanh da trời 
ME màu đỏ 


1216 


HUNG màu đen 


Câu chú có thê tóm tắt như sau: “Tôi câu xmn hiện thân cuả năm dạng và năm 
ý thức chuyên hoá. VỊ Bồ Tát sở hữu viên ngọc và hoa sen bảo hộ tôi thoát 
khỏi những nôi đau khô cuả chúng sinh trong sáu cõi... 


OM MANI PADME HUNG là bản tóm tắt của bộ sưu tập kiến thức trực tiếp 
của tất cả các vị Phật. Những chỉ dẫn bao gồm trong mỗi âm của sáu âm tiết, 
là bản chất Tinh Thông Bí mật về các vị Phật, là nguồn gốc của tất cả mọi 
phẩm chất và hạnh phúc sâu sắc, gốc rễ của các thành tựu lợi ích, sung sướng, 
và là con đường vĩ đại đưa đến những hiện hữu và tự do cao cả. 


Tạng ngữ đọc là Ởm Mani Peme Hung. Thần chú này tiêu biểu tâm đại bi và 
ân sủng của tất cả chư Phật, Bồ-tát, nhất là ân sủng của Quán Tự Tại, vị Phật 
của lòng bi mẫn. Quán Tự Tại (hay Quán Thế Âm) là hiện thân của Phật trong 
hình thức Báo thân, và thần chú của ngải được xem là tinh túy của lòng bi 
mãn của chư Phật đối với hữu tình. Nếu Ngài Liên Hoa Sanh là bậc thầy quan 
trọng nhất của người Tây Tạng, thì Quán Tự Tại là vị Phật quan trọng nhất 
của họ, là vị thần hộ mệnh của dân tộc này. Có câu nói nôi tiếng là vị Phật của 
lòng bi mẫn đã ăn sâu vào tiềm thức Tây Tạng đến nỗi một hài nhi vừa biết 
nói tiếng "Mẹ" là đã biết đọc thần chú này, OM MANI PADME HUNG. 


Giáo lý giải thích rằng mỗi âm trong sáu âm của thần chú OM MANIPADME 
HUNG có một hiệu qủa đặc biệt đề mang lại sự chuyển hóa thuộc nhiều tầng 
lớp khác nhau của bản thể ta. Sáu âm nây tịnh hoá tất cả sáu phiền não gốc, 
biểu hiện của vô minh khiến chúng ta làm những ác nghiệp của thân, lời, ý, 
tạo ra luân hồi sinh tử và những khổ đau của chúng ta, trong đó kiêu mạn, 
ganh tỊ, dục vọng, ngu s1, thèm khát, và giận dữ; nhờ thần chú mà được chuyển 
hóa trở về bản chất thực của chúng, trí giác của sáu bộ tộc Phật thê hiện trong 
tâm giác ngộ. (Chú thích: Giáo lý thường nói đến năm bộ tộc Phật, bộ tộc thứ 
sáu là tổng hợp của năm bộ tộc trên) 


Bởi thế khi ta tụng thần chú OM MANI PADME HUNG thì sáu phiền não nói 
trên được tịnh hoá, nhờ vậy ngăn ngừa được sự tái sanh vảo sáu cõi, xua tan 
nỗi khổ ấn tàng trong mỗi cõi. Đồng thời thần chú này cũng tịnh hoá các uân 
thuộc ngã chấp, hoàn thành sáu hạnh siêu việt của tâm giác ngộ (sáu Ba la 
mật): bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ.. Người ta cũng 
nói rằng thần chú OM MANI PADME HUNG có năng lực hộ trì rất lớn, che 
chở ta khỏi những ảnh hưởng xấu và các thứ tật bệnh. 


1217 


Kalu Rinpoche viết: 


Một cách khác để giải thích thần chú này: OM là tính chất của thân giác ngộ; 
MANIPADME tiêu biểu ngữ giác ngộ; HUM tiêu biểu ý giác ngộ. Thân, ngữ, 
ý của tất cả chư Phật được tảng ân trong âm thanh của thần chú này. Thần chú 
nây tịnh hóa những chướng ngại của thân, lời, ý, và đưa tất cả hữu tình đến 
trạng thái chứng ngộ. Khi tụng thần chú này, mà phối hợp với đức tin và tinh 
tiến thiền định thi năng lực chuyên hóa của thần chú sẽ phát sinh và tăng 
trưởng. Quả vậy, chúng ta có thê tịnh hoá bản thân bằng phương pháp ấy. 


Đối với những người đã quen thuộc với thần chú này, suốt đời từng đọc với 
nhiệt thành và niêm tin, thì Tử Thư Tây Tạng nói trong cõi Trung Âm: "Khi 
âm thanh của pháp tính gầm thét như muôn ngàn sắm sét, nguyện cho tất cả 
tiếng này trở thành âm thanh của thần chú sáu âm." Tương tự kinh Lãng 
Nghiêm cũng nói: 


"Mẫu nhiệm thay là âm thanh siêu việt của Quán Thế Âm. Đây là âm thanh 
tối sơ của vũ trụ...Đó là tiếng thì thầm âm ï của thủy triều trầm lặng. Tiếng 
mâu nhiệm ấy đem lại giải thoát bình an cho tất cả hữu tình đang kêu cứu 
trong cơn đau khổ, và đem lại một sự an trụ thanh tịnh cho tất cả những ai 
đang tìm sự thanh tịnh vô biên của niết bàn." 

(Sogyal Rinpoche — NI sư Thích Nữ Trí Hải dịch) 


OM MANI PADME HUM 
The Jewel 1s 1n the lotus or praise to the Jewel in the lotus 
by His Holiness TenzIn Gyatso The Fourteenth Dalai Lama of TT1bet 


It 1s very good to recIte the mantra ON⁄ MANI PADME HUM., but while 
you are doiïng 1(, you should be thinking on 1ts meaning, for the meaning of 
the six syllables 1s great and vast. The first, ÓM, 1s composed of three pure 
letters, A, U, and M. These symbolize the practitioner s Impure body, speech, 
and mind; they also symbolize the pure exalted body, speech and mind of a 
Buddha. 


Can 1mpure body, speech and mind be transformed Into pure body, 
speech and mind, or are they entirely separate? AlI Buddhas are cases 
of being who were like ourselves and then in dependence on the path 
became enlightened; Buddhism does not assert that there 1s anyone who 


1218 


from the beginning 1s free from faults and possesses all øood qualities. The 
development of pure body, speech, and mind comes from gradually leaving 
the Impure states and thetr being transformed Into the pure. 


How 1s this done? The path 1s indicated by the next two syllables. MAMI, 
meaning Jewel, symbolizes the factor of method - the altruistic Iintention to 
become enlightened, compassion, and love. Just as a Jewel 1s capable of 
removIng poverty, so the altruistic mind of enlightenment 1s capable of 
removing the poverty, or dIfficultles, of cyclic exIstence and of solitary peace. 
SIimilarly, Just as a Jewel fulfills the wishes of sentient beInss, so the altruistic 
Iinfention to become enlightened fulfilIs the wishes of sentient beings. 


The two syllables, PADME., meaning lotus, symbolize wIsdom. Just as 

a lotus ørows forth from mud but 1s not sullied by the faults of mud, so wIsdom 
1s capable of putting you In a situation of non-contradiction where as there 
would be contradiction 1ƒ you dịd not have wIsdom. There 1s wIsdom real1zIng 
1mpermanence, wisdom realizing that persons are empty of self-sufficlent or 
substantial exIstence, wIsdom that realizes the emptiness of duality (that 1s to 
say, of difference of entity between subJect and obJect), and wisdom that 
real1zes the emptiness of Inherent exIstence. Thouph there are many different 
types of wisdom, the main of all these 1s the wIsdom 

real1zIng emptIness. 


Purity must be achieved by an Indivisible unity of method and wisdom, 
symbolized by the final syllable, HUM, which Indicates IndivisIbility. 
According to the sutra system, this IndivIsIbility of method and wIsdom refers 
to one conscIousness in which there 1s a full form of both wIsdom affected by 
method and method affected by wisdom. In the mantra, or tantra vehicle, 1 
refers to one concIousness In which there 1s the full form of both wIsdom and 
method as one undifferentiable entity. In terms of the seed syllables of the ÍIve 
conqueror Buddhas, HUM 1s the seed syllable of Akshobhya - the Immovable, 
the unfluctuating, that which cannot be disturbed by anything. 


Thus the six syllables, 2M MANI PADME HUM, mean that in dependence 
on the practice which 1s in indivIsible union of method and wIsdom, you can 
transform your 1Impure body, speech and mind 1nto the pure body, speech, and 
mind of a Buddha. It 1s said that you should not seek for Buddhahood outside 
Of yourself; the substances for the achievement of Buddhahood are within. Às 
Mattreya says In his SUBLIME CONTINUUM OE GREAT VEHICLE 
(UTTARA TANTRA) all beings naturally have the Buddha nature In theIr 


1219 


own continuum. We have within us the seed of purity, the essence of a One 
Gone Thus (TATHAGATAGARBHA), that 1s to be transformed and full 
developed 1nto Buddhahood. 


Đức Đạt-Lai Lạt-Ma thuyết giảng về Om Mani Padme Hung 


Trì tụng minh chú Om Mani Padme Hung (Án ma ni bát di hồng) là một việc 
rất tốt. Tuy vậy, khi tụng chú cần phải nhớ nghĩ đến ý nghĩa của lời chú, vì 
sáu âm này mang ý nghĩa thâm sâu quảng đại vô cùng. Âm thứ nhất, O1, là 
tổng hợp của ba mẫu tự A, U, và M, tượng trưng cho thân miệng ý ô nhiễm 
của người tụng chú, đồng thời cũng tượng trưng cho thân miệng ý thanh tịnh 
của Phật đà. 


Có thê chuyển thân miệng ý ô nhiễm thành thân miệng ý thanh tịnh được 
không? hay đây là hai phạm trù hoàn toàn tách biệt? Tất cả chư Phật đều đã 
từng là chúng sinh, nhờ bước theo đường tu nên mới thành đắng giác ngộ: 
Phật Giáo không công nhận có ai ngay từ đầu đã thoát mọi ô nhiễm, mang đủ 
mọi tánh đức. Thân miệng ý thanh tịnh đến từ sự tách lìa trạng thái ô nhiễm, 
chuyên hóa ô nhiễm thành thanh tịnh. 


Chuyên hoá bằng cách nào? Phương pháp được nhắc đến qua hai âm kế tiếp. 
MANI, nghĩa là ngọc báu, tượng trưng cho phương tiện, là tâm bô đề, vì chúng 
sinh mà nguyện mở tâm từ bị, đạt giác ngộ. Cũng như viên ngọc quý có khả 
năng xóa bỏ cảnh nghèo, tâm bồ đề cũng vậy, có khả năng xoá bỏ sự bằần cùng 
khó khăn trong cõi luân hồi và niết bàn cá nhân. Như ngọc như ý có khả năng 
chu toàn mọi ước nguyện của chúng sinh, tâm bồ đề cũng vậy, có khả năng 
chu toàn mọi ước nguyện chúng sinh. 


Hai âm PA DME nghĩa là hoa sen, tượng trưng cho trí tuệ. Hoa sen từ bùn mọc 
lên, nhưng lại không ô nhiễm vì bùn. Tương tự như vậy, trí tuệ có khả năng 
đặt người tu vào vị trí không mâu thuẫn ở những nơi mà người thiếu trí tuệ 
đều sẽ thấy đầy mâu thuẫn. Có nhiều loại trí tuệ, trí tuệ chứng vô thường, trí 
tuệ chứng nhân vô ngã (con người không tự có một cách độc lập có định), trí 
tuệ chứng tánh không giữa các phạm trù đối kháng (nói cách khác, giữa chủ 
thể và khách thể) và trí tuệ chứng sự không có tự tánh. Mặc dù có nhiều loại 
trí tuệ, nhưng chính yếu vẫn là trí tuệ chứng tánh không. 


Trạng thái thanh tịnh có được là nhờ sự kết hợp thuần nhất giữa phương tiện 
và trí tuệ, được thê hiện qua âm cuôi, HUM. Am này ứng vào trạng thái bât 
nhị, không thê phân chia. Trong hiên thừa, phương tiện và trí tuệ bât nhị có 


1220 


nghĩa là phương tiện ảnh hưởng trí tuệ, và trí tuệ ảnh hưởng phương tiện. 
Trong mật thừa, sự hợp nhất này ứng vào một niệm tâm thức trong đó phương 
tiện và trí tuệ đồng loạt hiện hành. Nói về chủng tự của năm vị Thiền Phật, 
HUM là chủng tự của Bất Động Phật (Akshobhya), sự đứng yên không gì có 
thể lay chuyền nổi. 


Vậy Lục Tự Đại Minh Chú, OM MANI PADME HUNG, có nghĩa là dựa vào 
đường tu kết hợp thuần nhất phương tiện và trí tuệ mà người tu có thể chuyển 
hóa thân miệng ý ô nhiễm của mình thành thân miệng ý thanh tịnh của Phật. 
Thường thường người tu không thê tìm Phật ở bên ngoài, tất cả mọi nhân tố 
dẫn đến giấc ngộ đều có sẵn từ bên trong. Đức Di Lặc Từ Tôn có dạy trong 
bộ Tối Thượng Đại Thừa Mật Luận (Uttaratantra) rằng tất cả chúng sinh đều 
có Phật tánh trong tâm. Chúng ta ai cũng mang săn trong mình hạt giông thanh 
tịnh, cốt tủy của Như Lai (Tathatagarbha - Như lai tạng), đó là điều cần nuôi 
nắng phát triển đến mức tột cùng để bước vào địa vị Phật đà...(Hồng Như 
dịch) 
-—-0Oo--- 


Omen - điềm, báo hiệu 

Omniconscience — toàn ý thức; việc gì cũng biết 
Omnipotence — toàn năng, vạn năng 

Omnisclence — great mind, øreat wIsdom = toàn trí 
OmniscIent — Infinite awareness — toàn trí, toàn thức 
Omnipresent — present everywhere = có mặt ở khắp nơi 
Onerous - nặng nề, khó nhọc 

OnomatopoeIc - chữ tượng thanh 


Ontologtcal — relate to being exIstence; ontology = môn học nghiên cứu 
bản chât cuả vạn vật. 


Ontology - Bản thể luận - Ontology ¡s the study of the nature of being, 
becoming, existence, or reality, as well as the basic categorles of being and 
their relatlons. Traditlonally listed as a part of the maJor branch of philosophy 


1221 


known as metaphysics, ontology deals with questions concerning what 
enfifles exIst or can be said to exist, and how such entitles can be grouped, 
related within a hierarchy, and subdivided according to similaritles and 
differences. 

Bản thê luận (Ontology) là một khuynh hướng chủ đạo của triết học phương 
Tây cô đại, nghiên cứu các khái niệm về thực tại và bản chât của sự tôn tại, 
bản thê luận được hình thành nên cơ sở của siêu hình học (metaphysics). Bản 
thể luận tìm cách mô tả phạm trù tồn tại và các mối quan hệ của phạm trù tồn 
tại để xác định nên thực thể và các kiểu thực thể bên trong khuôn khổ của tồn 
tại. 

Opaque - mờ đục, không trong suốt 

Opiatic — làm tê đi, giảm đau 

Oppress — đàn áp, áp bức 

Opprobrium — disgrace, bad reputation = điều sỉ nhục, sự nhục nhã 
Optimum - điều kiện tốt, thuận lợi 

Opulent — giàu có, sang trọng 


Oracle - lời sâm, lời tiên tri; nhà tiên tr1 


Orb — concentric spheres 1n old astronomy surrounding the earth and 
carryIng the celestial bodies In theIr revolutions (thiên thê). 


Ordain — ra lệnh, ban hành, phong chức (tôn giáo) 
Orsy - cuộc chè chén trác táng, cuộc truy hoan 
Orifice - lỗ, miệng (đồ vật) 

Orthodox Buddhism - Phật giáo chính thống 
Oryx — linh dương sừng dài 


OsirIs (pronounced “ozeer1z”) — Lord of the afterlife in anclent Egypt 


1222 


Osmosis — movement of solvent thru semipermeable = thâm thấu 
Ostensibly — có vẻ là, bề ngoài là... 

OstentafIous — phô trương, khoe khoan 

Ostracize — đày, phát vãng, khai trừ, tây chay 

Outlandish — xa xôi, hẻo lánh 

Overwhelmed - bị tràn ngập, áp đảo 

Oviparious birth — noãn sinh (sinh từ trứng như chim) 


Ovum - trứng 





Bồ Tát Liên Hoa Sanh — Padmasambhava (Guru Rinpoche) 


1223 


P 


Pabbajja — Goïng Forth, leaving the society behind. (Gotama”s Goïng Forth 
(SKT.) Am chỉ Gotama quyết chí ra đi tìm đạo lý...) 


Padmasambhava — born of a lotus, also known as guru Rinpoche. He 
formally established Buddhism in Tibet in the 8? century 
(Bô Tát Liên Hoa Sanh). 


Padmasambhava - Who Was Padmasambhava? 
(Barbara @'Brien) Precious Guru of Tibetan Buddhism 


Padmasambhava was an 6th-century master of Buddhist tantra who 1s credited 
with bringing VaJrayana to Tibet and Bhutan. He 1s revered today as one of 
the great patriarchs of Tibetan Buddhism and the founder of the NyInmapa 
school as well as the builder of TIbets first monastery. 


In Tibetan 1conography, he 1s the embodiment of the dharmakaya. He Is 
sometimes called “ŒGuru Rinpoche”, or preclous guru. 


Padmasambhava may have been from Uddiyana, which was situated 1n what 
1s now the Swat Valley of northern Pakistan. He was brought to Tibet during 
the reign of the Emperor Trisong Detsen, (742 to 797). He 1s associated with 
the building of the first Buddhist monasftery in Tibet, Samye Gompa. 


Padmasambhava ïn History 


The historical narratve of Padmasambhavas lie begins with another 
Buddhist master named Shantarakshita. Shantarakshita came from Nepal at 
the Invifation of Emperor Trisong Detsen, who was Inferested in Buddhism. 


Unfortunately, Tibetans worried that Shantarakshita practiced black maglic 
and he was kept In detentlon for a few months. Further, no one spoke hIs 
language. Months passed before a translator was found. 


Eventually, Shantarakshita gained the Emperors trust and was allowed to 
teach. Some time after that, the Emperor announced plans to build a grand 
monastery. But a serles of natural disasters -- flooded temples, castles struck 


1224 


by lightning -- stirred Tibetans' fears that theIr local gods were angry about 
the plans for the temple. The Emperor sent Shantarakshita back to Nepal. 


Some time passed and the disasters were forgotten. The Emperor asked 
Shantarakshita to return. But this time Shantarakshita brought another guru 
with him -- Padmasambhava, who was a master of rituals to tame demons. 


Early accounts say Padmasambhava divined which demons were causing the 
problems, and one by one he called them forth by name. He threatened each 
demon, and Shantarakshita -- through a translator -- taught them about karma. 
When he was finished, Padmasambhava Informed the Emperor that building 
of his monastery could begin. 


However, Padmasambhava was still viewed with suspiclon by many at 
Trisong Detsens court. Rumors circulated that he would use magIc to selze 
power and depose the Emperor. Eventually, the Emperor was worried enough 
that he suggested Padmasambhava might leave Tibet. 


Padmasambhava was angry but agreed to leave. The Emperor was still 
worried, so he sent archers after Padmasambhava to put an end to him. 
Legends say Padmasambhava used magic to Íreeze his assassins and so 
escaped. 


Padmasambhava in Tibetan Mythology 


As time passed, Padmasambhavas lepgend grew. The full account of 
Padmasambhavas Iconic and mythological role in Tibetan Buddhism would 
fill volumes, and there are stories and legends about him beyond counting. 
Here 1s a very abridged version of Padmasambhava's mythIc story. 


Padmasambhava -- whose name means “born of the lotus” -- was born at the 
age of eIght from a flowering lotus in Dhanakosha lake in Uddiyana. He was 
adopted by the king of Uddiyana. In adulthood, he was driven from Uddiyana 
by evil spIrits. 


Eventually, he came to Bodh Gaya, the place where the historical Buddha 
realized enlightenment and was ordained a monk. He studied at the great 
Buddhist university at Nalanda in India, and he was mentored by many 
sIpnificant teachers and spiritual guides. 


1225 


He went to the Cima Valley and became the discIple of a great yog1 named 
SrI Simha, and received tantric empowerments and teachings. Then he went 
to the Kathmandu Valley of Nepal, where he lived In a cave with the first of 
his consorts, Mandarava (also called Sukhavati). While there, the couple 
received texts on Vajrakilaya, an Important tantric practice. Through 
Vajrakilaya, Padmasambhava and Mandarava realized great enliphtenmenit. 


Padmasambhava became a renowned teacher. On many occasions, he 
performed miracles that brought demons under control. This ability eventually 
took him to Tibet to cleanse the site of the Emperor s monasfery from demons. 
The demons -- the gods of indigenous Tibetan religlon -- were converted to 
Buddhism and became dharmapalas, or protecfors of the dharma. 


Once the demons were pacified, the building of TIibefs first monasftery could 
be completed. The first monks of this monastery, Samye, were the first monks 
of Nyingmapa Buddhism. 


Padmasambhava returned to Nepal, but seven years later he came back to 
Tibet. The Emperor Trisong Detsen was so overjoyed to see him that he 
offered Padmasambhava all the wealth of Tibet. The tantric master refused 
these gifts. But he dịd accept a lady from the Emperor's harem, the princess 
Yeshe Tsogyal, as his second consort, provided the princess accept the 
relationship of her free wIll. 


Together with Yeshe Tsogyal, Padmasambhava hid a number of mysfIc texfs 
(terma) In Tibet and elsewhere. Terma are found when disciples are ready to 
understand them. One terma 1s the Bardo Thodol, known 1n English as the 
"Tibetan Book 0ƒ the Dead. " 

Yeshe Tsogyal became Padmasambhavas dharma herr, and she transmitted 
the Dzogchen teachings to her discIples. Padmasambhava had three other 
consorts and the five women are called the Five WIsdom DakInis. 


The year after Tri-song Detsan died, Padmasambhava left Tibet for the last 
time. He dwells In spIrit in a pure Buddha-field, Akanishta. 


Padmasambhava Iconography 


In Tibetan art, Padmasambhava 1s depIcted In eIght aspects: 


1226 


-Pema Gyalpo (PadmaraJa) of Uddiyana, the Lotus Prince. He 1s depIcted 
aS a yOUng prInce. 

-Lo-den Chokse (SthiramatI) of Kashmrr, the Intelligent Youth, beats a 
drum and holds a skull bowl. 

-Sakya-seng-ge (Bhikshu Sakyasimha) of Bodh Gaya, Lion of the Sakyas, 
1S portrayed as an ordained monk. 

-Nyima O-zer (Suryabhasa) of Cina, the Sunray Yogøl, wears only a 
loincloth and holds a trident pointing to the sun. 

-Seng-ge Dra-dok (Vadisimha) of Nalanda University, the Lion of Debate. 
He 1s usually dark blue and holds a dorJe in one hand and a scorpion In the 
other. 

-Pema Jung-ne (Padmasambhava) of Zahor, the Lotus-born, wears monks' 
robes and holds a skull bowl. 

-Pemakara of Tibet, Lotus-creaftor, sifs on a lotus, wearing Tibetan monk's 
robes and Tibetan boots. He holds a vaJra 1n his right hand and a skull bowl 
1n his left. He has a trident staff and a Nepalese cloth crown. 

-DorJe Dro-lo of Bhutan 1s a wrathful mamifestation known as "Diamond 
Guts.” (by Barbara O'Brien) 





1227 


Ngài Liên Hoa Sanh - Tiểu Sử Đức Liên Hoa Sanh — Kim Cang 
Thượng Sư 


Đức Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) là một bậc thây tantric (mật tông) 
trong Phật giáo thế kỷ thứ 8, người được cho là đã đưa Phật giáo Kim Cương 
Thừa đến Tây Tạng và Bhutan. Ông được tôn kính là một trong những tô phụ 
vĩ đại nhất của Phật giáo Tây Tạng và là người sáng lập ra trường Nyingma, 
tu viện đầu tiên của Tây Tạng. 


Đức Liên Hoa Sanh Là Ai? 


Đức Liên Hoa Sanh (Kim Cang Thượng Sư) có thê đến từ Uddiyana, nằm ở 
thung lũng Swat ở miền bắc Pakistan (một sô ý kiến khác cho rằng ông được 
sinh ra ở Oyiyana, tây bắc Ấn Đội). Ông đến Tây Tạng dưới thời trị vì của 
Hoàng đề Trisong Detsen, (742 đến 797). Liên Hoa Sanh còn được gọi là Guru 
Rimmpoche, là một bậc thầy tantric Ấn Độ đóng vai trò chính trong việc đưa 
Phật giáo Kim Cương Thừa đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8. 


Trong triều đại vua Trisong Detsen, Đức Liên Hoa Sanh đã giúp thành lập tu 
viện Phật giáo đầu tiên của nước này ở Samye và ông được coi là người sáng 
lập ra trường phái Nyingma, trường phái lâu đời nhất trong bốn trường phái 
lớn của Phật giáo Tây Tạng. 


Biểu Tượng 


Ngoài vai trò lịch sử của mình, Đức Liên Hoa Sanh là một biểu tượng quan 
trọng của sự giác ngộ trong các giáo lý Dzogchen của dòng truyền thừa 
Nyingma, và hình ảnh của ông thường được hình dung như một đối tượng của 
thiền định. Ông được cho là đã có tám biểu hiện, bao gồm cả hình thức hòa 
bình và tức giận. Ví dụ, ông cưỡi trên một con hồ mang thai trong hình dạng 
quyết liệt của Dorje Drolo, mà ông cho là để đưa các vị thần địa phương và 
người giám hộ của Bhutan dưới sự kiểm soát của ông. 


Trong nghệ thuật Tây Tạng, Đức Liên Hoa Sanh được mô tả trong tắm 
khía cạnh: 


-Pema Gyalpo (Padmaraja) của Uddiyana, Hoàng tử Hoa Sen. Ông được 
miêu tả là một hoàng tử trẻ. 

-Lo-den Chokse (Sthiramati) của Kashmir, Thanh thiếu niên thông minh, 
đánh trống và giữ một cái hộp sọ. 


1228 


-Sakya-seng-ge (Bhikshu Sakyasimha) của Bodh Gaya, Sư tử của Sakyas, 
được miêu tả như một tu sĩ được phong chức. 

-Nyima O-zer (Suryabhasa) của Cina, Sun Yoga Yogi, chỉ mặc một chiếc 
thắt lưng và giữ một tam giác chỉ vào mặt trời. 

-Seng-ge Dra-dok (Vadisinha) của Đại học Nalanda, Sư tử của Debate. 
Ông thường là màu xanh đậm và giữ một dorje trong một tay và một con bọ 
cạp. 

-Pema Jung-ne (Padmasambhava) của Zahor, mặc áo nhà sư và cầm bát hộp 
SỌ. 

-Pemakara của Tây Tạng, người sáng tạo Hoa sen, ngồi trên hoa sen, mặc 
áo choàng sư Tây Tạng và đôi ủng của Tây Tạng. Ông cầm một Kim Cương 
trong tay phải và hộp sọ trong tay trái. 

-DorJe Dro-lo của Bhutan là một biểu hiện phần nộ được gọi là “Diamond 
Guts”. 


Truyền Thuyết Về Thượng Sư Liên Hoa Sanh 


Câu chuyện lịch sử về cuộc đời Đức Liên Hoa Sanh (tên gọi khác là Guru 
Rinpoche) bắt đầu với một vị thầy có tên là Shantarakshita. Shantarakshita 
đến từ Nepal theo lời mời của Hoàng để Trisong Detsen, một người quan tâm 
đến Phật giáo. 


Thật không may, người Tây Tạng lo ngại rằng, Shantarakshita thực hành ma 
thuật đen tôi và ông đã bị giam một vài tháng. Hơn nữa, không ai hiêu ngôn 
ngữ của ông cho đên khi người phiên dịch được tìm thây. 


Cuối cùng, Shantarakshita đã đạt được sự tin tưởng của Hoàng đề và được 
phép giảng dạy tại đây. Một thời gian sau đó, Hoàng đề công bố kế hoạch xây 
dựng một tu viện lớn. Tuy nhiên, một loạt các thiên tai ập đến, lâu đài bị sét 
đánh, khiến người dân Tây Tạng lo sợ và cho rằng các vị thần địa phương của 
họ tức giận về kế hoạch đền thờ. Nên Hoàng đề đã gửi Shantarakshita trở lại 
Nepal. 


Một thời gian trôi qua và thảm hoạ đã bị lãng quên. Hoàng đế yêu cầu 
Shantarakshita trở lại. Nhưng lần này Shantarakshita không đi một mình mà 
còn mang theo một người, người đó là Đức Liên Hoa Sanh, một bậc thầy của 
các nghi thức kiểm soát ma quỷ. 


Các bản tường thuật sớm cho biết, Đức Liên Hoa Sanh đã thọ trì các ma quỷ 
đang gây ra vân đê, từng người một được gọi băng tên. Ong đe dọa mỗi con 


1229 


quỷ, và Shantarakshita — thông qua một dịch giả — đã dạy họ về nghiệp. Khi 
Ngài kêt thúc, Đức Liên Hoa Sanh thông báo cho Hoàng đê răng việc xây 
dựng tu viện có thê băt đâu. 


Tuy nhiên, Đức Liên Hoa Sanh vẫn bị nghi ngờ bởi nhiều người tại tòa án của 
Trisong Detsen. Tin đồn rằng ông sẽ sử dụng ma thuật để nắm quyền lực và 
giết chết Hoàng đế. Cuối cùng, Hoàng đề đã lo lắng nên đã cho Đức Liên Hoa 
Sanh rời khỏi Tây Tạng. 


Đức Liên Hoa Sanh tức giận nhưng đồng ý rời đi. Hoàng đề vẫn còn lo lắng, 
vì vậy ông đã gửi các cung thủ đi theo. Các truyên thuyêt nói răng, Đức Liên 
Hoa Sanh sử dụng phép thuật đê đóng băng những tay sát thủ và trôn thoát. 


Khi thời gian trôi qua, truyền thuyết về Đức Liên Hoa Sanh lớn dần. Tài liệu 
đầy đủ về vai trò thần tượng và huyền thoại của Đức Liên Hoa Sanh trong 
Phật giáo Tây Tạng đã lắp đầy các quyên sách, và có nhiều câu chuyện truyền 
thuyết về ông. Đây là một phiên bản rút gọn của câu chuyện thần thoại của 
Đức Liên Hoa Sanh. 


Thượng Sư Liên Hoa Sanh Trong Thần Thoại Tây Tạng 


Liên Hoa Sanh, có nghĩa là “sinh ra từ hoa sen“. Ông được sinh ra ở tuôi lên 
tám từ một hoa sen ở hỗ Dhanakosha, Uddiyana và được vua Uddiyana chấp 
nhận. Khi trưởng thành, ông đã bị đây ra khỏi Uddiyana bởi ma quỷ đang cư 
ngụ tại đó. 


Cuối cùng, Ông đến Bodh Gaya, nơi mà Đức Phật đã giác ngộ. Ông học tại 
Đại học Phật giáo lớn ở Nalanda ở Ân Độ, và được nhiều giáo viên tâm linh 
hướng dẫn nhiệt tình. 


Ông đi đến Thung lũng Cima và trở thành đệ tử của một vị sư vĩ đại có tên là 
Sri Simha, và nhận được các quyền năng về giáo lý tantric. Sau đó, ông đi đến 
Thung lũng Kathmandu của Nepal, nơi ông sông trong một hang động với 
người học trò đầu tiên, Mandarava (còn gọi là Sukhavati). Hai người đã nhận 
được các văn bản về Vajrakilaya, một thực hành tantric quan trọng. Thông 
qua VaJrakilaya, Liên Hoa Sanh (Padmasambhava) và Mandarava nhận ra sự 
giác ngộ tuyệt vời. 


Đức Liên Hoa Sanh trở thành một bậc thầy nỗi tiếng. Trong nhiều dịp, ông đã 
thực hiện những phép lạ đê kiêm soát quỷ dữ mang lại bình yên cho dân làng. 


1230 


Khả năng này cuôi cùng đã đưa ông đên Tây Tạng đê làm sạch tu viện của 
Hoàng đê Trisong Detsen. 


Đức Liên Hoa Sanh trở về Nepal, nhưng bảy năm sau ông trở lại Tây Tạng. 
Hoàng để Trisong Detsen rất vui mừng khi thấy ô ông, vì ông đã mang lại sự 
giàu có cho Tây Tạng. VỊ thầy tantric từ chối những món quà, nhưng ông đã 
chấp nhận một người phụ nữ từ hậu cung của Hoàng đế, công chúa Yeshe 
Tsogyal, người phối ngẫu thứ hai trong cuộc đời ông. 


Cùng với Yeshe Tsogyal, Đức Liên Hoa Sanh đã giấu một số văn bản thần bí 
(terma) ở Tây Tạng và các nơi khác. Terma được tìm thấy khi các môn đồ đã 
sẵn sảng để hiểu chúng. Một trong những mật chú quan trọng của Đức Liên 
Hoa Sanh đã được tìm thấy là Ớm Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum 
(Mát chú Kim Cang Thượng Sư). 


Yeshe Tsogyal trở thành người thừa kế pháp của Đức Liên Hoa Sanh, và bà 
truyền những giáo lý Dzogchen cho các môn đệ của mình. Đức Liên Hoa Sanh 
có ba người phối ngẫu khác và năm phụ nữ được gọi là Ngũ Huân Đạo 
Dakinis. (Kiến Thức) 

-—-0Oo--- 


Padme (TIbet.) — flowering 

Pagan - kẻ ngoại giáo, không theo tôn giáo nào (Paganism - ngoại giáo) 
Painstakingly - chịu khó, cần cù 

Pajapati Gotami or Mahaprajapati Gautami 

MahapaJapati Gotami (Pali; Sanskrit MahapraJapatI Gautami) was the step- 
mother and maternal aunt (mothers sister) of Buddha. In Buddhist tradition, 
she was the first woman to seek ordination for women, which she did from 
Gautama Buddha directly, and she became the first bhikkhumi (Buddhist nun). 
Biography 

Tradition says Maya and MahapaJapati GotamI were Koliyan prIincess and 
sIsters of Suppabuddha. MahapaJapati was both the Buddhas maternal aunt 


and adoptive mother, raIsing him after her sIster Maya, the Buddha's birth 
mother, died. MahapaJapati died at the age of 120. 


1231 


“The story of the parinirvana of MahapraJapati Gautami and her five hundred 
bhiksuni companions was popular and widely transmitted and exIsted In 
multiple verslons.”" It 1s recorded 1n the varlous surviving Vinaya traditions, 
Iincluding the Pali Canon and Sarvastivada and Mulasarvastivada verslons. 


An eminent Theri, MahapaJapati was born at Devadaha In the famlly of 
Suppabuddha as the younger sister of Maya. MahapaJapatI was so called 
because, at her birth, augurs prophesied that she would have a large following. 
Both sIsters married King Suddhodhana, leader of the Sakya. When Maya 
died seven days after the birth of the Buddha, PaJapati looked after the Buddha 
and nursed him. She raised the Buddha and had her own children, Siddhartha's 
half-brother Nanda and half-sister Nanda. 


Ordination of the firsí woman 


When King Suddhodhana, died, MahapaJapati Gotami decided to attain 
ordination. MahapaJapati Gotami went to the Buddha and asked to be 
ordained 1nto the Sangha. The Buddha refused and went on to Vesall. 
Undaunted, GotamI cut off her hair and donned yellow robes and with a large 
number of Sakyan ladIes followed the Buddha to Vesali on foot. Upon arrival, 
she repeated her request to be ordained. Ananda, one of the principal discIples 
and an attendant of the Buddha, met her and offered to Iintercede with the 
Buddha on her behalf. 


Respectfully he questoned the Buddha, "Lord, are women capable of 
realising the varIous staøes of sainthood as nuns?” 


”They are, Ananda," said the Buddha. 


"H that 1s so, Lord, then 1t would be good 1ƒ women could be ordained as 
nuns," said Ananda, encouraged by the Buddhas reply. 


"H, Ananda, Maha PaJapati GotamI would accept the Eight Conditions 1t 
would be regarded that she has been ordained already as a nun." 

Gotami agreed to accept the EIght Garudhammas and was accorded the status 
Of the first bhikkhunmI. Subsequent women had to undergo full ordination to 
become nuns. 


Pajapati hay Mahapajapati - TỲ KHEO NI ĐẦU TIÊN TRONG GIÁO 
HỘI PHẬT GIÁO 


1232 


Câu chuyện xúc động về di mẫu Mahapajapati Gotami (Ma Ha Ba Xà Ba Đề) 
bắt đầu từ rất xa xưa, thuở Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa) còn tại thế. Một 
hôm, khi đang nghe Đức Phật Liên Hoa thuyết pháp, bà Mahapajapati chợt 
nhận thấy có một Tỳ kheo ni thật đáng tôn quý, đứng đầu hội chúng Tỳ kheo 
ni, và là người giác ngộ sớm nhất. 


Bà liền lập thệ nguyện rằng, trong tương lai, do công đức tu tập, bà sẽ được 
như vị Tỳ kheo ni ấy. Lời nguyện của bà đã được Đức Phật Liên Hoa ấn chứng 
là sẽ thành tựu trong thời kỳ của Đức Phật Gotama (Thích Ca). Suốt quãng 
đời còn lại, bà đã nỗ lực phi thường trong việc thực hành các thiện pháp. Sau 
khi mạng chung, bà hưởng những phước báo nhân thiên cho đến thời kỳ Đức 
Phật Thích Ca ra đời. 


Vì vậy, trong lần tái sinh này, bà đã sinh ra làm con của đức vua Suppabuddha 
(Thiện Giác), xứ Devadaha, em gái của hoàng hậu Maya, và được gọi với cái 
tên Mahapajapati — như lời tiên đoán của những bậc tiên tri — là người dẫn dắt 
một hội chúng lớn. 


Trong hoàng cung, có ba người luôn quan tâm đặc biệt đối với thái tử 
Siddhattha kế từ khi ngài rời bỏ hoàng cung, sống đời xuất gia khổ hạnh, và 
ngay cả khi ngài chứng đắc Phật quả dưới cội bồ đề. Đó chính là thân quốc 
vương Suddhodana, công chúa Yasodhara (Da Du Đà La) và lệnh bả 
Mahapajapati. Họ luôn thiết tha mong đợi ngày Đức Phật trở lại kinh thành 
Kapilavatthu, có lẽ là vì tình cảm gia đình hơn là mong cầu chánh pháp. Tuy 
nhiên, khi trở về hoảng cung, Đức Thế Tôn đã khéo tuyên thuyết kinh Trì 
pháp túc sanh truyện (Dhamưnapala Jafaka) khiến cho vua Suddhodana lần 
lượt chứng đến quả vị A la hán ngay trên giường bệnh trước lúc băng hà. Dì 
mẫu Mahapajapati cũng chứng quả Tu đà hoàn khi nghe xong bài pháp này. 


Sau khi vua Tịnh Phạn qua đời, Nanda và Rahula (La Hầu La) theo Phật xuất 
gia, Mahapajapati không còn bất kỳ một niềm vui thú nào đối với cuộc đời 
này nữa, ý chí xuất ly đến với bà một cách mãnh liệt. Cơ duyên đã đến với bà 
khi Đức Phật trở lại quê nhà để hòa giải vụ tranh chấp nguồn nước sông Rohinì 
(nay là RowaI) giữa hai dòng tộc Sakya và Koliya. Uy danh của Bậc Giác ngộ 
đã làm cho cuộc tranh cãi đầy cuồng nộ được xoa dịu, hòa giải thành công mà 
không đồ một giọt máu. Nhân đó, Phật thuyết kinh Tranh luận (Kalahavivada), 

khiến cho 500 thanh niên dòng họ Thích cảm kích xuất gia. Di mẫu 
Mahapajapati liền đến gặp Đức Phật tại vườn Ni Câu Luật (N Iprodharama), 

ngoại thành Kapilavatthu và xin Phật cho phép phụ nữ được xuất gia. Bà nói: 

“Bạch Đức Thế Tôn, thật đại hạnh cho nữ giới nếu Đức Thế Tôn cho phép họ 


lữ 


từ bỏ nếp sống gia đình, được sống trong giáo pháp và giới luật của Đức Như 
Lai”. Mặc dâu thiệt tha thỉnh câu đên ba lân như vậy, bà vân bị Đức Thê Tôn 
một mực từ chôi. Nước mắt ràn rụa, bà đành buôn bã quay trở vê. 


Tuy nhiên, không nản chí trước sự từ chối của Đức Thế Tôn, sau khi Phật trở 
lại Vesali (Tỳ Xá Ly), bà Mahapajapati quyết định rũ bỏ tất cả những đồ trang 
sức, xuống tóc, đắp y, cùng với 500 người nữ dòng họ Sakya, chân trần đi bộ 
đến Vesali để cầu xin xuất gia. Đoạn đường từ Kapilavatthu đến Vesali dài 
150 dặm (gần 250km). Khi đến nơi, đôi chân của họ sưng phồng và rướm 
máu, mình mấy lắm đầy bụi đường. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang ngự tại 
Mahavana, trong giảng đường Kutagara. Cả đoàn người đứng ngoài giảng 
đường, kiệt quệ, hốc hác,... hướng về phía Thể Tôn, khóc nức nở. 


Tôn giả A Nan thấy bà Mahapajapati cùng 500 Thích nữ khóc lóc thảm thiết 
trước công tinh xá, bèn vội ra hỏi: “°Vì sao bà cùng 500 người nữ Sakya đứng 
nơi đây than khóc?” Mahapajapati đáp: “Chúng tôi là người nữ không được 
Đức Phật cho phép xuất gia thọ Đại giới trong giáo pháp của Ngài”. Nghe vậy, 
ngài A Nan bèn an ủi họ rôi đến xin Đức Phật cho phép người nữ được xuất 
gia. Nhưng Đức Phật vẫn một mực từ chối, Ngài nói: “Nếu người nữ xuất gia 
thọ Đại giới trong giáo pháp của Phật thì sẽ khiến cho Phật pháp trụ thế không 
lâu dài.” Tôn giả A Nan liền bạch Phật: “Mahapajapati đối với Phật vốn có ân 
sâu, Người đã nuôi dưỡng Thế Tôn khôn lớn...” Phật xác nhận: “Đúng vậy! 
Mahapajapati đối với Ta có ân rất lớn. Mẹ Ta qua đời, Mahapajapati đã nuôi 
dưỡng Ta, khiến Ta khôn lớn. Ta đối với Mahapajapati có ân rất lớn...” Tôn 
giả A Nan đã khéo thỉnh cầu Phật cho phép nữ giới gia nhập Tăng đoàn, trở 
thành những vị Tỳ kheo ni, khi ngài hỏi Phật răng: Liệu những người nữ trong 
pháp Phật xuất gia có chứng được Thánh quả không? Đức Phật trả lời: Có thê 
chứng được! Như vậy, Đức Phật công nhận khả năng thành tựu Thánh quả 
của nữ giới. Ngài cho phép nữ giới xuất gia với điều kiện phải tuyệt đối giữ 
gìn Bát kỉnh pháp. 


Hay tin Đức Phật chấp thuận, bà Mahapajapati vui mừng khôn xiết. “Nếu Đức 
Thế Tôn đã vì những người nữ nói Tám pháp không thê vượt qua này rồi, thì 
tôi và năm trăm người nữ Sakya sẽ cùng nhau cúi đầu thọ nhận”. Ngay sau 
đó, di mẫu Mahapajapati và 500 Thích nữ cùng theo bà được Đức Phật cho 
phép thọ Đại giới, trở thành những vị Tỳ kheo ni đầu tiên của giáo đoàn. Đức 
Phật cũng trở thành vị giáo chủ đầu tiên trong lịch sử cho phép thành lập Ni 
đoản, sự kiện này được xem là một cuộc cách mạng vĩ đại nhất thời bấy g1Ờ. 


1234 


Do nỗ lực tu tập, không bao lâu sau, Tỳ kheo ni Mahapajapati chứng quả vị A 
la hán với trí tuệ trực giác và phân tích; những Tỳ kheo ni cùng xuất gia với 
ngài cũng lần lượt thành tựu Thánh quả. Một hôm, tại tỉnh xá Kỳ Viên 
(Jetavana), Đức Phật xác nhận Mahapalapati là vị Thánh kinh nghiệm đệ nhất, 
sống hưởng thọ hạnh phúc giải thoát, Niết bàn. Để nói lên lòng biết ơn, 
Mahapajapati tuyên bố chánh trí của mình và tán thán hạnh đức của Thế Tôn 
như sau: 


“Bậc Giác ngộ anh hùng! 
Con xin đảnh lễ Ngài, 
Ngài là Bậc Tôi thượng, 
Giữa mọi loài chúng sanh, 
Ngài giải khổ cho con, 
Cùng rất nhiều người khác... ” 


Đến khi Thế Tôn ở Tỳ Xá Ly (Vesali) tuyên bố không quá ba tháng sau sẽ 
nhập Niết bàn tại Ta La song thọ, xứ Câu Thi Na (Kusinara), Mahapajapati 
nghĩ rằng: '““Ƒa không kham nhẫn nhìn thấy Như Lai diệt độ, ta nên diệt độ 
trước”. Nữ Tôn giả đã đến xin phép Phật nhập diệt trước và được chấp nhận. 
Sau khi Mahapajapati công bố với Ni đoàn về quyết định nhập diệt của mình 
thì 500 vị Tỳ kheo ni cũng phát nguyện nhập diệt theo. Chính Thế Tôn trực 
tiếp đưa nhục thân Mahapajapati đến chỗ hỏa thiêu, lấy gỗ chiên đàn chất lên 
trên thân di mẫu, chủ trì lễ trà tỳ. Xá lợi cuả Mahapajapati cùng 500 vị Tỳ 
kheo ni được xây tháp phụng thờ. 


Như vậy, có thê nói, nếu không do quyết tâm và lòng tin kiên cố vào Đức Phật 
cũng như vảo chính bản thân mình, di mẫu Mahapajapati hắn sẽ không thê 
vượt qua bao nhiêu gian khó để chính thức được xuất gia tu tập; và hắn nhiên 
như vậy việc thành lập giáo đoàn Ni cũng khó có thê xảy ra. Mahapajapati 
chính là người phụ nữ đầu tiên trong Giáo hội Phật giáo thể hiện khả năng tu 
tập vững vàng của nữ giới một cách thuyết phục. 


[Ban Hoằng pháp GHPGVN (Theo Giác Ngộ 358)] 
-==-0Ö0o--- 
Palaeontologist — nhà cô sinh vật học 


Palatable — làm dễ chịu, khoan khoái 


PALI - PALI AND BUDDHISM 


1235 


Pali 1s the origInal language 1n which the Buddha spoke and all the Buddhist 
ScrIptures were written. The serious student of Buddhism 1s undoubtedly to 
derive more advantage from a knowledge of Pali than from the knowledge of 
any other language. In the first place he thereby gøaIns access to the vast stores 
of a noble literature. The advantage of being able to read the original Buddhist 
scrIptures called Tipitakas or three baskets of the canon, which have been 
estimated by some English translators of them to be eleven times the s1ze of 
the Christian Bible, and the commentaries on them, 1s incalculable. 


It 1s true that most of the Buddhist scrIptures and some of their commenfarles 
have been translated Into many Asilan languages and also some European 
languages, and that those translatilons were honest attempts to øet at the truth. 
Unfortunately, however, some of them are totally 1incorrect and misleading, 
or, at the very least, ambiguous. The English rendering, for example, of the 
Pali words, sati (mindfulness) by 1nsight, understanding or reason; nama-rupa 
(mind and matter) by Image and ideal; sankhara (kamma-formations, 50 
mental propertles or conditioned things) by tendencles or conceptions and 
NIbbana (extinction of sreed) by annihilation or nothingness, are some of the 
Worst Interpretatlons by some Western scholars. The Italian proverb that 
translators are traitors, 1s worth remembering 1n this regard. 


The readers who rely on such mistaken terms have often misunderstood the 
true meaning and the true nature of such fundamental principles of Buddhism 
as the Eightfold Path, the Four Noble Truths, the Paticcasamuppada, the Flve 
Groups of Existence and the doctrine of Anatta, which 1s the essence of the 
whole Teaching of the Buddha. The Dhamma, therefore, should only be 
described by those who have not only confidence 1n 1t but also a proper 
knowledge of Pall, otherwlise the writer 1s likely to mIss the true nature oŸ If 
which alone makes the Teaching a living thing capable of swaying the lIves 
of men. Without this vital point his effort 1s bound to be not only futile but 
harmful to the Teaching. 


Probably no religIon has suffered so much 1n this respect as Buddhism. In the 
first place, Buddhism 1s an orlenfal religion which was quite unknown to 
Europe a hundred years ago, and 1ts discovery was so gradual that the whole 
Of 1fs scrIptures have not been properly translated. Of the commentaries on the 
SCrIpfures, scarcely any prominent part except the Dhammapada and 
DhammasangamI has been translated Into any European languages. Under 
these circumstances It Is not surprising that some Western wrifers 
misrepresented Buddhism In the most ørotesque manner. 


1236 


Among the Western wrIters on Buddhism there were some who had no 
I1nfention of doïng Justice to Buddhism but were only concerned with showIng 
that 1t was a heathen religion and 1nferlor to the existing faith of the West. 
There were also others who were not only friendly but had a good Intention 
and yet often took a distorted, one sided view, for the simple reason that theIr 
knowledge of Pali and Buddhism was Inadequate. Às a result there have been 
some exfraordinary mixtures of misconceptions and queer 1deas, Or, In some 
cases, of Theosophy and Hinduism that have passed for Buddhism In the 
West. 


The English language In the world of Ideas 1s so Impregnated with the 
Christian view of life that 1t has, in many cases, no equivalent 1deas to the 
Buddhist ones. Ït 1s therefore difficult, 1ƒ not Impossible, to convey Buddhist 
Ideas throueh the medium of the English language which has no perfect 
equIvalents for the words required by them. The word 'bhikkhu' for 1nstance. 
although 1s Pali meanIng 1s a very simple one, has no English equivalent that 
exactly conveys the meaning of1t. It 1s often mistranslated as a begøar or prIest 
or monk. As he does not beg 1n the true sense of the word he (bhikkhu) 1s not 
a beggar. Neither 1s he a prlest, because he does not act as a mediator between 
God and man. Nor 1s he strictly a monk, since he 1s not bound by any vows. 
As a result, in the books on Buddhism In English the Western reader w1ll come 
across a øreat number of Pali words retained for that reason. 


This being the case, the serlous student who genuinely wishes to gain an 
understanding of the profound teaching of the Buddha should be prepared to 
take a little trouble to acquaint himself with 1ts essential keywords, or to 
acquIrre such working knowledge of Pali as w1ll enable him to understand the 
sublime Dhamma 1n 1fs true light. 


NGÔN NGỮ PALI VÀ ĐẠO PHẬT 


Pali là ngôn ngữ gốc, trong đó Đức Phật dùng đề thuyết giảng và sau này được 
sử dụng để ghi chép các kinh do Đức Phật thuyết. Người học Phật trang 
nghiêm hiển nhiên tìm được nhiều thuận lợi từ một kiến thức về Pali hơn từ 
kiến thức về các ngôn ngữ khác. Thứ nhất, nhờ kiến thức Pali này mà họ có 
thể tìm được lối vào kho tàng rộng lớn của một nền văn hoá cao quý. Mặt 
thuận lợi thứ hai là họ có thê đọc được những kinh Phật nguyên gốc gọi là 
Tipitakas (Tam Tạng - Kinh Điển), cũng như các bản chú giải về Tam tạng 
này. 


1237 


Thực sự mà nói thì hầu hết kinh Phật và một số các bản chú giải đã được 
chuyền dịch ra nhiều ngôn ngữ Châu Á, cũng như một vài ngôn ngữ Châu Âu 
khác, và có thể xem đây là những cố gắng trung thực để tiếp cận với sự thật. 
Tuy nhiên, không may thay một số bản dịch trong số đó lại hoàn toàn sai lạc 
và nhằm lẫn, hoặc ít nhất cũng tối nghĩa khó hiểu. Chăng hạn, việc chuyên 
sang tiếng Anh các từ Pali như Safi (niệm) thì lại dịch là tuệ giác (Insight). sự 
hiểu biết (Understanding), hoặc lý trí (reason); từ Nama-rupa (danh - sắc) lại 
dịch là hình ảnh (lmage) và ý niệm (ldeal); từ Sankhara (hành - nghiệp, 50 
tâm sở hoặc các pháp hữu vi) thì dịch là các khuynh hướng (Tendencies) hoặc 
khái niệm (Conceptions) và từ Nibbana (Niết Bàn: diệt tham) lại dịch là sự 
huỷ diệt (Annihilation) hay rông không (Nothingness), là những từ được xem 
là sự chuyên dịch tôi tệ nhất mà các học giả Tây phương đã làm. Ngạn ngữ Ý 
nói răng các nhà dịch thuật là những kẻ phản bội (Translators are traitors), có 
lẽ cũng đáng ghi nhớ trong phương diện dịch thuật. 


Những độc giả dựa vào các thuật ngữ nhâm lẫn như vậy thường hiểu lầm thực 
nghĩa và thực chất của những nguyên tắc cơ bản của đạo Phật như là Bát 
Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Ngũ Uấn Hữu và Giáo Lý 
Vô Ngã (Anatta), là cốt lõi của toàn bộ Phật pháp. Vì vậy, Pháp (Dhamma) 
chỉ có thê được diễn tả bởi những người không những phải có tín tâm nơi Pháp 
mà cũng cần phải có một kiến thức thoả đáng về Pali nữa; nếu không, người 
viết rất có thê nhằm lẫn bản chất thực sự của Pháp, mà chỉ nội điều này thôi 
đã khiến Giáo Pháp, một điều sống thực lại có thể làm cho điên đảo cuộc sống 
của con người. Không quan tâm đến điểm trọng yếu nảy, mọi nỗ lực của họ 
không những trở thành vô ích mà còn tác hại đến Giáo Pháp nữa. 


Về phương diện này, có lẽ không có tôn giáo nào phải chịu thiệt thòi nhiều 
như Phật giáo. Trước hết, đạo Phật là một tôn giáo truyền thống của phương 
Đông, được coi là hoàn toàn xa lạ đối với Âu Châu một trăm năm trước, thứ 
nữa việc khám phá ra Phật giáo đối với họ có tính cách dần dà, đến nỗi toàn 
bộ hệ thống kinh điển của đạo Phật vẫn chưa được chuyển dịch một cách thoả 
đáng: còn đối với các bộ chú giải của các bộ Kinh này thì hoạ hoằn lắm mới 
có được một hai bộ Pháp Cú (Dhammapada) và Pháp Tụ (Dhammasanganm) 
chuyên dịch sang các ngôn ngữ Châu Âu. Do ảnh hưởng của những trường 
hợp như vậy, việc các nhà viết sách Tây phương đã xuyên tạc đạo Phật trong 
một thái độ lố bịch nhất, là điều không có gì đáng ngạc nhiên cả. 


Trong số các nhà viết sách Tây phương về đề tài Phật giáo, có một số người 
không có ý định viêt một cách công tâm vê dạo Phật, mà họ chỉ mưu toan 
trình bày cho mọi người tháây răng đây là một tôn giáo ngoại lai và kém xa 


1238 


các tôn giáo hiện có của phương Tây. Cũng có số khác không những có 
thái độ thân thiện hơn mà còn có hảo ý nữa. Thế nhưng, họ lại mắc vào 
những lỗi lầm khác là nhìn đạo Phật một cách phiến diện và méo mó, vì lý 
do rất đơn giản là kiến thức Pali của họ không đây đủ lắm. Điều này dẫn 
đến hậu quả là có rất nhiều những sự pha trộn kỳ lạ của những ý niệm sai 
lầm và những tư tưởng kỳ quặc; hay trong một vài trường hợp, những giáo 
thuyết thân bí (Theosophy) và Hồi Giáo (Hinduism) đã được gán cho đạo 
Phật ở phương Tí}ÿ. 


Anh ngữ, trong thế giới của ý niệm lại bị thâm nhiễm với nhân sinh quan 
Thiên Chúa, đến nỗi trong rất nhiều trường hợp không có những ý niệm tương 
đương đối với ý niệm của đạo Phật. Chính vì vậy, thật khó nêu không muôn 
nói là không thê truyền đạt những ý niệm của đạo Phật qua phương tiện Anh 
ngữ, vì nó không có những tương đương hoàn chỉnh cho những từ đòi hỏi phải 
có. Chẳng hạn, như từ "Bhikkhu", mặc dầu nghĩa Pali của nó là một người rất 
giản dị, hoàn toàn không có tương đương trong tiếng Anh để truyền đạt một 
cách chính xác ý nghĩa của nó. Do vậy từ này được dịch nhầm là một kẻ ăn 
mày (beggar), một giáo sĩ (prlest) hay là một tu sĩ. Bởi vì họ không ăn mày 
theo thực nghĩa của từ này nên họ (Tỳ Khưu: Bhikkhu) không phải là kẻ ăn 
mày. Họ cũng không phải là một giáo sĩ, bởi vì họ không hành xử như một 
người trung gian giữa chúa và con người. Một cách nghiêm chỉnh thì họ cũng 
không phải là một tu sĩ, vì họ không bị buộc phải thực hiện bắt cứ lời thê nào 
cả. Điều này dẫn đến hậu quả là trong những cuôn sách viết về đạo Phật băng 
tiếng Anh, độc giả phương Tây sẽ gặp rất nhiều từ Pali phải giữ nguyên gốc 
vì lý do đó. 


Qua bài học này chúng ta thấy rằng người nghiên cứu Phật học trang nghiêm, 
nghĩa là người thực sự có ước muốn thâu thập tri kiến hiểu biết đúng đắn về 
Giáo Pháp thâm sâu của đạo Phật, nên chuẩn bị cho mình làm quen với những 
từ gốc cần yêu của Giáo Pháp, hoặc đòi hỏi phải có một số kiến thức khả dĩ 
về Pali. Như vậy, mới làm cho chúng ta hiểu được pháp thâm diệu của đạo 
Phật trong ánh sáng chân thực của nó. 
-00Ö00- 
Palimpsest - bản viết trên da cừu 


Palingenesis — làm sống lại, sự phát sinh, tái diễn 
Pall - vải phủ ngoài quan tài 


Pallium — áo choàng rộng của HI lạp 


1239 


Palpable — being touched or felt = có thể sờ mó, cảm thấy được 
Palpatory - sờ năn chân mạch thận 

Paltry — không đáng kê, không giá trị 

Panacea - thuốc chữa mọi thứ bệnh 


Panchen Lama — greaf teacher - The Panchen Lama 1s the second-highest 
lama In Tibetan Buddhism, second only to the Dalai Lama. Like the Dalai 
Lama, the Panchen Lama 1s of the Gelug school of Tibetan Buddhism. And 
like the Dalail Lama, the Panchen Lama has been tragically Impacted by 
China 's subJugation of Tibet. 


The current Panchen Lama, His Holiness Gedhun Choeky1 NyIma, 1s missing 
and possibly dead. In his place BelJing has enthroned a pretender, Œyaltsen 
Norbu, who serves as a conduit for Chinese propaganda about Tibet... 


Ban Thiền Lạt Ma - là danh hiệu Đạt-lại Lạt-ma thứ 5 tặng cho thầy mình là 
vị trụ trì chùa Trát-thập Luân-bồ (bkra shis lhun po) trong thế kỷ 17. Vì Đạt- 
lại Lạt-ma được xem là hóa thân của Quản Thế Âm nên lúc đó Ban-thiền Lạt- 
ma được gọi là hóa thân của Phật A-di-đà. Như dòng Đạt-lại, dòng Ban-thiền 
cũng được xem là một dòng tái sinh (Châu-cô:tulku) nhưng Ban-thiền Lạt-ma 
không có trách nhiệm lãnh đạo chính trị. Đến thế kỷ 20, Ban-thiền Lạt-ma 
mới nhận một số nhiệm vụ này. 


Ban-thiền Lạt-ma giữ chức cao thứ hai trong trường phái Cách-lỗ sau Đạt-lại 
Lạt-ma. Dòng tái sinh Ban-thiền Lạt-ma ø1ữ nhiệm vụ ổi tìm hóa thân mới của 
Đạt-lại Lạt-ma và ngược lại. Việc đi tìm hóa thân của Ban- thiền Lạt-ma, hay 
nói chung là việc tìm bất cứ hóa thân nào, luôn luôn là một nghĩ lễ tôn giáo 
và Đạt-lại Lạt-ma là người lựa chọn quyết định. Nghi thức này đã có truyền 
thống từ Đạt-lại Lạt-ma thứ 5 là La-bốc- -tạng Gia-mục- -thố (1617-1682) gọi 
thầy mình là La-tang Khúc-kết là Ban-thiền, nghĩa là một "Đại học giả". Với 
việc phong hiệu này, ba vị Ban-thiền Lạt-ma tiền thân của vị này cũng được 
phong danh Ban-thiền. Đạt-lại Lạt-ma thứ 5 cũng xác nhận hóa thân của Ban- 
thiền Lạt-ma thứ 5. Đạt-lại Lạt-ma thứ 7 xác nhận Ban-thiền Lạt-ma thứ 6, 
người lại xác nhận Đạt-lại Lạt-ma thứ §. Cũng như thế, Đạt-lại Lạt-ma thứ 8 
xác nhận vị Ban-thiền thứ 7... 


Panoply - bộ áo giáp 


1240 


Panoramic — tính cách bao quát, toàn cảnh 

Pantheism - thuyết tin răng Chúa là tất cả 

Pantheon - đền thờ tất cả các vị thần ở Hy lạp, La mã 

Pantheon 1s derIved from the Anclent Greek "“Panthelon” meaning "of, relating 
to, or common to all the gods”: (Pan” meaning "all" + Thelon meaning 
"øods”). CassIus Dio, a Roman senator who wrote 1n Greek, speculated that 
the name comes either from the statues of so many gøods placed around this 
building, or from the resemblance of the dome to the heavens... 

Pantheon - đền thờ bách thần: 

- các vị thần (của một dân tộc) 

- the Egyptian pantheon: thờ các vị thân của Ai-cập 

- lăng danh nhân, đên thờ các danh nhân 

Pantile — ngói Ống, ngói cong 

Papacy - chức giáo hoàng, chế độ giáo hoàng 

The history of the papacy, the office held by the pope as leader of the Catholic 
Church, spans from the time of SaInt Peter to present day. The pope 1s the 
head of the Catholic Church. 

Papyrus — giấy làm băng cói thời Ai Cập 

Parable - truyện ngụ ngôn, tục ngữ 

Paradigm — typical example, pattern = mô hình, kiêu mẫu 

ParadoxIcal — contrary to recelve opinions = nghịch lý, ngược đời 

Paramita — perfection = reaching the other shore (Ba-la-mật) 

In Buddhism, the paramitas refer to the perfection or culmination of certain 
virtues. These virtues are cultivated as a way 0Ÿ purification, purIfying karma 


and helping the asprrant to live an unobsfructed life, while reaching the goal 
of enlightenment. 


1241 


Ba-la-mật-đa (SKT. paramita, pali. parami) là cách phiên âm thuật ngữ tiếng 
Phạn paramita, cũng được viết tắt là Ba-la-mật. Ba-la-mật-đa được dịch nghĩa 
là Đáo bỉ ngạn, Độ vô cực, Độ, Sự cứu cánh. Mặc dù nghĩa "đáo bỉ ngạn" (đạt 
đến bờ bên kia) rất được thông dụng tại Đông Nam Á nhưng cách dịch nghĩa 
này có lẽ không chính xác theo từ nguyên trong tiếng Phạn. Cách dịch "sự cứu 
cánh" (chỗ tối hậu của sự việc) có vẻ đúng hơn và cũng được nhiều nhà Phật 
học hiện nay áp dụng. Nó tương đương từ perfection trong tiếng Anh và 
Vollkommenheit trong tiếng Đức. 


Từ này chỉ đến các công hạnh của một vị Bồ Tát trong quá trình tu tập theo 
Đại thừa. Theo truyền thông thì có tât cả 4 nhóm Ba-la-mật-đa: 


1.Lục Ba-la-mật-đa 
2.Thập Ba-la-mật-đa 
3.Tứ Ba-la-mật-đa 
4.Mật giáo Ba-la-mật-đa 


Tuy nhiên, các thành phần Ba-la-mật-đa của mỗi nhóm thay đổi tuỳ theo kinh 
văn. 


TÂM KINH DÙNG CHO MỌI TRÌNH ĐỘ 


Dựa vào bản của Ngài Huyền Trang, bản văn nằm trong Kinh Nhật Tụng của 
đa số Phật Tử Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, Nhật Bản... Khi đưa vào Kinh 
Nhật Tụng, chư Tổ sư Trung Hoa hắn là nghĩ rằng Tâm Kinh cần được nghe 
VỚI giả trẻ lớn bé, với cả học giả lẫn người mù chữ, với cả người đã tu nhiều 
thập niên cho tới người mới đặt chân vào công chùa. Có nghĩa là, kinh này 
không để riêng cho giới học giả, và người tụng đọc và hành trì không cần phải 
uyên bác thiên kinh ngàn quyên. 


Tuy nhiên, khi gọi rằng kinh này đưa qua bờ bên kia, nghĩa là kinh này dạy 
pháp giải thoát thích nghĩ cho tất cả Phật Tử. Và do vậy, nên học thuộc và 
nghiền ngẫm từng chữ. 


CHỮ “SẮC” CÓ 2 NGHĨA 
Có một điều dễ nhằm lẫn là về từ Hán-Việt: chữ ““sắc” đọc trong tiếng Việt là 
một âm, nhưng trong Tâm Kinh dùng cho hai nghĩa khác nhau. 
Chữ “sác” dùng trong “sức án” có thê dịch là “(hân và sáu căn” (sáu căn: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý). 


1242 


Nhưng giữa bài Tâm Kinh, chữ “sốc” cũng dùng trong câu: 

...VÔ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp... 

Như thế, chữ “'sắc” trong này không có nghĩa như trong “sắc uân” và câu vừa 
dẫn chỉ có nghĩa là, dịch: 

...không hê có cái được thấy, không hệ có cải được nghe, không hệ có cải 

được ngửi, không hê có cái được chạm xúc, không hệ có cải được suy nghĩ 
(nhận biết bởi ÿ thức)... 
Vì chữ “sắc” trong bản Hán-Việt mang hai nghĩa như thế, bản thân người viết 
khi còn niên thiếu đã rơi vào chỗ mơ hồ. Nhưng thực sự, phải chăng những 
mơ hỗ như thế, mới thúc đây người tụng đọc phải đi tìm ý nghĩa từng 
chữ? Đây chỉ là suy đoán, vì toàn thể bài Tâm Kinh như dường lúc nào cũng 
phủ đầy một lớp sương khói mơ hồ. 


THÁY THỰC TƯỚNG NĂM UẦN LÀ KHÔNG 


Câu đâu có nhóm chữ: chiêu kiên ngũ-uán giai không, độ nhất thiết khô 
ách. Nghĩa là hề soi chiếu và thây năm uán đêu là không, sẽ qua được mọi 
khổ ách. 


Soi chiếu và thấy... có nghĩa là thấy bằng trí tuệ. Rằng thực tướng năm uẩn 
là không. Câu kê tiếp sẽ giải thích rõ hơn. 

Tâm Kinh viết: Xá-Lợi-Tử, sắc bất đị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 
không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. 

Nghĩa là: sắc không khác không, không không khác sắc, sắc chính là không, 
không chỉnh là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng là như thế. 

Bản của H.E. Garchen Rinpoche, cũng như bản của một số học giả dịch chữ: 
Sắc trong "sắc bất dị không" là "Body." Tiếng Việt hiểu là "Thân"... 

Đa số các học giả (kế cả Đức Đạt Lai Lạt Ma) dịch “sắc” là "Form"... Tiếng 
Việt hiểu là “Hình hài”... 


Cả hai cách dịch “Body” và “Form” đều không làm rõ nghĩa “sắc uẫn.” 

Nếu dịch rõ nghĩa sẽ là: “Thân và sáu căn không khác gì với không”... 
Nhưng như thế, sẽ khó tụng đọc trong bản kinh cô đọng, cần học thuộc lòng. 
Trong khi đó, chữ “không” đa số học giả đều dịch là *e@mpftiness” — hiểu là, 
rồng rang không tự tánh. 

Có một số học giả dịch chữ “không” là “the boundless” — hiệu là, cái rỗng 
rang vô tận. Muôn ám chỉ rằng, cái rỗng rang không có gì hết này thực ra có 
thê sinh ra các pháp. 


1243 


Cả hai cách dịch đều đúng. Nhưng để đọc tụng, để học thuộc lòng, chữ 
“không” ngắn gọn và dễ nhớ hơn, và thực ra sẽ gây nghi vấn nhiều hơn, để 
học nhân tự tìm hiểu. Trong khi chữ “the boundless” dễ gây nhằm lẫn là có 
cái gì vô tận đó. 


KINH NA TIÊN TỶ KHEO: NGÃ, PHÁP ĐÈU KHÔNG 
Có thể thấy ý “sắc bất dị không” giải thích rất rõ trong Kinh Na Tiên Tỳ Kheo. 


Đại sư Na Tiên nói với Vua Di Lan Đà rằng Na Tiên chỉ là cái tên Na Tiên, 
chớ không hề có cái gì gọi là “ta” hay “của ta” trong Na Tiên, không hề là tóc, 
răng, da, thịt, tủy, gân... cho tới mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý... cho tới sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức... cũng đều rỗng rang không tự tánh. 


Sau khi nói về người (personality, state of being a person) vốn thật rỗng rang 
vô tự tánh, Đại sư Na Tiên dân ra thí dụ vê chiêc xe (tức là pháp, là đôi tượng 
được thây, được nghe, được sử dụng...) 


loa sư Na Tiên nói với Vua Di Lan Đà rằng gọng xe, trục xe, bánh xe, mui 
. đều không phải là xe, và “tất cả các món ấy họp lại và buộc chung với 
NÊP” cũng không phải là xe. 


Do vậy, Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, bản Việt dịch của Cao Hữu Đính, viết: 


1T hấy nhà Vua ngôi câm nín và các quan chức thì tỏ lòng tản đương bằng 
nhiễu cách khác nhau, Đại đức Na Tiên bèn từ hòa tâu với nhà Vua răng: 

-- Trong kinh, Phật có dạy như vây: "Hiệp các món gọng, thùng, bánh, mui... 
theo một mẫu mực nào đó thì thành một cái mà người ta tạm gọi là xe. Cũng 
như thế, hiệp tất cả đầu, mặt, tay, chân, hơi thở, lời nói, sự khổ, sự vui, điễu 
lành, điễu dữ... thì cũng thành một đơn vị mà người ta tạm gọi là cái “ta” để 
tiện bê phán biệt. Chứ thát ra thì không có cải “ta” chơn thật nào cả! Đúng 
như lời của nữ tôn giả Hoa Sỉ Ra (Vajira) đã bạch với Đức Thế Tôn khi Ngài 
còn tại thế: "Danh xưng xe sở đĩ có là do nhiễu món đồ hợp lại là vẽ thành. 
Nhiễu món cơ thể vẽ thành một vật mệnh danh là chúng sanh”... 


Như thế là các pháp (dù là ta, người, vạn vật) chỉ là danh thôi, và là vô ngã, là 
rỗng rang vô tự tánh. 

Khi đã thấy các pháp rỗng rang vô tự tánh, tức khắc tất cả các tâm tham sân 
si tan hết, y hệt như tuyết rơi trên lò lửa đang cháy. Xa lìa tham sân sỉ tức 
nhiên giải thoát. 


1244 


MÁT, TAL, MŨI, LƯỠI... LÀ KHÔNG 


Trong Tương Ung Bộ, có Kinh SN 35.85 -- dựa vào 2 bản Anh dịch của 
Thanissaro Bhikkhu và của Bhikkhu Bodhi, chúng ta trích dịch nơi đây như 
sau: 


“Đức Phật dạy: Ananda, thể giới là không (Empty is the world), bởi vì nó 
rồng rang không tự ngã, và nó không tùy thuộc vào bất kỳ cái được gọi là tự 
ngã nào. Và cái gì rồng rang không tự ngã và không thuộc về cái gì gọi là tự 
ngã? Ananda, mắt là rỗng rang không tự ngã, và rông rang không tùy thuộc 
vào cải gì gọi là tự ngã. Cái được thấy là rỗng rang không tự ngã và không 
tùy thuộc vào cải gì gọi là tự ngã. Nhãn thức rồng rang không tự ngã và không 
tùy thuộc vào cái gì gọi là tự ngã. Nhãn xúc rỗng rang không tự ngã và không 
tùy thuộc vào cái gì gọi là tự ngã... Bất cứ thọ nào khởi lên do duyên ý xúc — 
dù là lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc — cũng rồng rang không tự ngã và không 
tùy thuộc vào cải gì gọi là tự ngã... 

Tương tự, với tai, mũi, lưỡi, thân, ý... đều rỗng rang không tự tánh... Do vậy 
thể giới là không. ” 


Thế giới theo Đức Phật định nghĩa là tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, 
nhận, biết... Và ngoài thế giới này, là ở ngoài giới vực của chúng ta. 

Trong Kinh SN 35.23 - Sabba Sutta: The All, Đức Phật giải thích về thế giới, 
tương tự, dựa theo 2 bản tiếng Anh sẽ được dịch như sau: 


“Chư tăng, cái gì là tất cả? Mắt và cái được thấy, tai và cải được nghe, mũi 
và cải được ngửi, lưỡi và cải được nếm, thân và cái được chạm xúc, tâm và 
hiện tượng được nhận biết. Đó gọi là tất cả... ” 

Với hai kinh vừa dẫn, chúng ta có thể hiểu được gần hết bài Tâm Kinh. 


TÂM KINH TRONG THIÊN TÔNG 


Bát Nhã Tâm Kinh theo truyền thuyết là đúc kết tư tưởng Bát Nhã của thời kỳ 
Ngài Long Thọ. Và được Thiền Tông nhìn như pháp tu viên đốn (viên là đầy 
đủ, tròn đầy, không thiếu sót; đốn là ngay tức khắc, không mài giũa tuần tự). 
Nơi đây, chúng ta sẽ khảo sát thêm về nghĩa này. 


Khi chúng ta lùi ra xa, nhìn về Đại sư Na Tiên, hay khi nhìn về chính mình 
hay nhìn về bất kỳ ai, đều sẽ thấy đó là một khối lung linh đang vận hành, 
đang thuyết pháp, đang tụng kinh, đang nói cười ngủ nghỉ, đang đi đứng nằm 
ngÔi... 


1245 


Tương tự, lùi ra xa, nhìn về chiếc xe mà Đại sư và Vua Di Lan Đà thảo luận, 
hay nhìn về bất kỳ chiếc xe nào khác, hay bất kỳ những gì trên thế gian này, 
cũng sẽ thấy chỉ là một khối lung linh đang vận hành, khi xe ngừng, khi xe 
chạy, khi xe mòn, khi chở nặng hay chở nhẹ... 


Tất cả đều linh linh trong cái Rỗng Rang Vô Tự Tánh, ngăn gọn là Không. 
Giải thích ngắn gọn về cái vận hành đó sẽ là Luật Duyên Khởi, rằng cái này 
có nên cái kia có. Rằng khi Đại sư Na Tiên đang thuyết pháp, hay khi chiếc 
xe đang chạy nghĩa là khi toàn khối “rỗng rang vô tự tánh” đang kích hoạt, gá 
nương vào nhau để vận hành. Và đó là nghĩa của “không bắt dị sắc” (không 
chăng khác gì sắc). 


Khi nhìn về Đại sư Na Tiên hay chiếc xe, chúng ta thấy rằng tất cả đều hiện 
lên trong gương tâm của chúng ta. Nhà Thiền gọi là Một Tâm, hay Nhất Tâm. 
Cả thế giới hiện lên trong ánh sáng của gương tâm, và tâm này là rỗng rang 
nhưng năng chiếu. 


Bây giờ, chúng ta nhìn về chiếc xe Đại sư Na Tiên vừa nói. Xe đó là cái được 
thấy, tiếng xe chạy là cái được nghe... Tánh Không của xe hiển lộ trước mắt 
và bên tai chúng ta. Như thế, xe là cái được hiển lộ trong gương tâm của chúng 
ta. Nơi Gương Tâm Rỗng Rang này, khi xe tới thì hiện xe, khi xe không tới 
hay đã qua thì chỉ còn cái lặng lẽ, nhưng ánh sáng chiếu diệu của thấy, nghe, 
nhận biết vẫn không biến mắt. 


Thiền Tông nói rằng nhận ra Gương Tâm Rỗng Rang Chiếu Diệu này, là pháp 
viên đôn, vì tức khăc xa lìa tham sân si. Gọi tắt là Thây Tánh. 


Có khi quý Thây giải thích theo Duy Thức. Bây giờ, chúng ta thử lùi xa chiếc 
xe, và nhìn theo lời giải thích của Đại sư Na Tiên. Tất cả gọng xe, bánh xe, 
mui xe, càng xe... đều hiển lộ trong tâm chúng ta như là thức (chư Tổ Trung 
Hoa có khi gọi là thức biến). Có một số Thầy khi dịch sang tiếng Anh gọi tất 
cả những øì hiển lộ đó là niệm (thought), nhưng có lẽ chữ thức (consciousness) 
chính xác hơn. Như thế, đó là nghĩa vạn pháp chỉ là thức. 


Đó cũng là lý do, khi thấy hai vị sư nhìn thấy phướn động trước gió, tranh cãi 
rằng có phải phướn động hay gió động, Lục Tô Huệ Năng nói: “Không phải 
gió động, không phải phướn động, tâm các ông động... ” 


Như thế, chúng ta thấy hiển lộ ra một số ý chỉ từ: 


1246 


-- Kinh Lăng Nghiêm với câu “Øoàn tướng tức tánh, toàn tánh tức tướng. ” 
Nghĩa là, tất cả những gì được thấy cũng là tâm hiển lộ, những gì đươc nghe 
cũng là tâm hiền lộ. Cái sở tri chính là cái năng tri (nhưng không phải là năng 
tri, vì vốn thực là không). Cánh hoa nở, tiếng chim kêu cũng là tâm hiền lộ. 


-- Kinh Kim Cương với câu “nếu thấy các tướng không phải là tướng, tức là 
tháy Như Lai. ” Nghĩa là, nêu thây Na Tiên không phải Na Tiên, thây xe không 
phải xe tức là thây Gương Tâm Hiên Lộ Chiêu Sáng. 


-- Kinh Hoa Nghiêm, nhà sư Nguyễn Thế Đăng viết trong sách “Đi Vào Kinh 
Hoa Nghiêm,” trích: 


"Tâm này là Phật, chúng sanh là Phật, thể giới là Phật. Đó là cái thấy biết 
kinh Hoa Nghiêm khai thị cho chúng ta. Tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, 
hiểu, biết, xúc chạm, suy nghĩ... đêu đông một Phật tánh, đồng một tánh vàng 
như pháp giới vốn là vàng ròng. 


Khi tất cả sảu căn, sáu trần, sảu thức đều trở lại nguyên thể của chúng là 
vàng thì tắt cả là vàng không một máy may hở sói. Khi môi vì trần, mỗi niệm 
đêu là vàng thì tắt cả các vỉ trần, các niệm tương tức tương nhập, tương dung 
tương nhiếp một cách vô ngại, hiển bày pháp giới Hoa Nghiêm... 


..Bản tánh của tâm chúng fa và thế giới là tánh Không, do đó mỗi tư tưởng 
của chúng fa và mỗi hình tưởng chúng ta thấy đêu là tánh Không. Tì háy được 
bản tánh của tất cả các pháp hay “thật tướng của tất cả các pháp” là tánh 
Không thì thấy được Pháp thân của chư Phật. " 

Bởi vì tất cả các pháp không lìa tâm mà hiển lộ ra. 


BƯỚC QUA BỜ BÊN KIA 


Có một suy nghĩ có thể khởi lên: Bát Nhã Tâm Kinh nhắn mạnh ý nghĩa qua 
bờ bên kia, cuôi bài là câu thần chú, được phiên âm trong tiếng Việt là: "Yếr 
đề, vét để. Ba la vết đề. Ba la tăng yét đề. Bồ đề Tát bà ha. " 


Bản tiếng Anh của Đức Đạt Lai Lạt Ma ghi thần chú tiếng Sanskrit này là: 
tadyatha - gafé gafé paragafé parasamgdafé bodhi svahaf (Trang 130, bản sách 
giấy Essence of the Heart Sutra, NXB Wisdom Publications, 2014) và Ngài 
dịch ngắn gọn là “Go ứo the other shore. ” Nghĩa là, đi qua bờ bên kia. 

Phải chăng, Tâm Kinh Bát Nhã là tóm gọn của Phẩm Qua Bờ Bên Kia trong 
Kinh Tập? 


1247 


Phần thứ năm của Sutta Nipata là Phẩm Qua Bờ Bên Kia (Parayanavagga - 
The Chapter on the Way to the Far Shore). 


Phẩm Qua Bờ Bên Kia là một trong 2 nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời được 
chư tăng ni tụng hàng ngày trong thời Đức Phật sinh tiền. Nghĩa là hai nhóm 
kinh rất xưa cô. Hai nhóm kinh này đều không nói về Tứ Niệm Xứ, Bát Chánh 
Đạo... nhưng nói nhiều với tư tưởng Trung Quán, một hệ thống tư tưởng được 
Long Thọ khai triển, trong đó cô đọng là Bát Nhã Tâm Kinh. 


Để độc giả có thê đối chiếu, sau đây người viết sẽ dịch một số câu từ Phẩm 
Qua Bờ Bên Kia, dựa trên 4 bản Anh dịch của Bhikkhu Bodhi (không có bản 
điện tử, chỉ có bản giấy The Suttanipata, ấn bản 2017, có thể mua ở Amazon), 
của AnandaJoti Bhikkhu, của Access to Insight [Ireland | Thanissaro], của 
Khantipalo. 


Phẩm Qua Bờ Bên Kia viết theo thê thơ, ghi lại 16 cuộc hỏi đạo của 16 du sĩ 
Bà La Môn tới gặp Đức Phật. Sau mỗi cuộc đối thoại, nhóm 15 du sĩ đầu tiên 
đắc quả A La Hán tức khắc, và vị thứ 16 là ngài Pingiya đắc Thánh quả thứ 
ba, tức Bất Lai (hay A Na Hàm - sẽ không trở lại cõi này nữa, vì đã diệt sạch 
hai kiết sử Tham và Sân). Nghĩa là, nghe pháp xong là tức khắc giải thoát. 


Gọi đây là một trong hai nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời vì Kinh Tăng Chì Bộ 
ghi răng trong thời Đức Phật còn tại thê, có nữ cư sĩ Nanda môi rạng sáng đêu 
tụng đọc lớn tiêng nhóm kinh Parayanavagøsa - Qua Bờ Bên Kia. 


Mỗi kinh trong phẩm này gồm nhiều đoạn thơ, ghi số theo đoạn 4 dòng thơ, 
hay 5 hay 6 dòng thơ. Trong bản Khantipalo, đoạn thơ đầu ghi số 983, đoạn 
cuối phẩm ghi số 1156, như thế cả phẩm gồm 173 đoạn thơ. Nhưng bản 
Bhikkhu Bodhi chệch đi, đoạn đầu ghi số 976, đoạn cuối 1149, cũng là 173 
đoạn. Bản Access to Insight cũng ghi số khác. 


Chúng ta sẽ dịch ra văn xuôi một số ý kinh gần với âm hưởng Bát Nhã Tâm 
Kinh, cuối đoạn sẽ ghi số theo bản Khantipalo. Đầu các đoạn thơ dịch sẽ ghi 
tên người vấn đạo, đôi khi sẽ ghi thêm tiếng Anh, có khi ghi 2 dị bản tiếng 
Anh, cho rõ nghĩa. Các đoạn thơ dịch như sau, và cũng không cần lời bình. 
Đức Phật dạy: Ajita, ngươi hỏi rằng nơi đâu danh và thân sẽ tịch diệt không 
còn chút gì, ta nói răng khi thức tịch diệt (cessation of consciousness) là hoàn 
toàn giải thoát. (1044) 


1248 


Đức Phật dạy: Dhotaka, bất cứ những gì ngươi thấy nghe hay biết, dù là [các 
cõi] trên cao, dưới thấp, khắp phương hướng, và chặng giữa; hiểu răng đó là 
dây buộc vào cõi này, chớ có ước muôn sinh ra hay không sinh ra (don't create 
craving for becoming or non-.). (1075) 


Đức Phật dạy: Upasiva, hãy tỉnh thức, hướng tâm vào không một pháp nào 
hết (looking to nothingness, focused on nothingness), không nương tựa vào 
một pháp nảo hết (depending on nothing) để vượt qua trận lụt; hãy bỏ mọi 
cuộc nói chuyện , bỏ cả tham dục, hãy nhìn thấy tham dục biến mắt từng ngày, 
từng đêm. (1077) 


Đức Phật dạy: Upasiva, với người đã giải thoát, không có gì để đo lường nữa, 
không còn gì để người khác nói về người này; khi các › pháp với người đó đã 
hoàn toàn rỗng rang vô tướng, lời nói ngôn ngữ cũng rỗng rang dứt bặt (when 
dharmas for that one are emptied out, emptied are the ways of telling too; 
when all phenomena have been uprooted, all pathways of speech are also 
uproofed). (1083) 


Đức Phật dạy: Nanda, bất cứ những ai đã buông bỏ những gì được thấy, được 
nghe, được cảm thọ, buông bỏ cả giới đức, buông cả luyện tập, và cũng buông 
bỏ vô số pháp hành khác (whoever here has given up reliance on what is seen, 
heard, or sensed, and virtue and practices, and has also given up all the 
countless other ways) -- người đó biết rõ hoàn toàn về tham ái, và đã xa lìa ô 
nhiễm. Ta nói người đó đã vượt qua trận lụt. (1089) 


Đức Phật dạy: Jatukanni, đối với người không còn tham chút gì về thân và 
tâm (altogether without greed for mind and body), sẽ không còn ô nhiêm nào 
hiện hữu nữa đê người đó có thê bị cái chêt kiêm soát. (1107) 


Đức Phật dạy: Udaya, Với người không tìm vui trong cảm thọ dù trong hay 
ngoài, với người sống tỉnh giác như thế, thức sẽ tịch diệt (consciousness 
ceases). (1118) 


THIÊN SƯ VIỆT NAM GIỮA CÕI SẮC VỚI KHÔNG 


Bởi vì Bát Nhã Tâm Kinh là kinh nhật tụng tại Việt Nam, cho nên chúng ta 
thấy nhiều Thiền sư Việt Nam ưa sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh về sắc với 
không. Thực sự, cũng là để chỉ pháp Thấy Tánh. 
Như Thiền sư Viên Chiếu (999-1090) thời nhà Lý, có thơ: 

Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, 


1249 


Sắc, không ấn hiện nhậm suy di. 
Dịch: _Nếu tâm được rồng rang, cũng không dính tới sắc tướng gì, 
Dù sắc với không, có ẩn hay hiện, thì vẫn xoay cũng mặc kệ. 


Thiền sư Tông Diễn (1640 - 1711) quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương, có bài kệ: 
Ung hữu vạn duyên hữu, 
Tùy vô nhất thiết vô 
Hữu vô câu bất lập 
Nhật cảnh bồn đương bô. 


Dịch: Cẩn có muôn duyên có. Ưng không tất cả không. [Khi] có với không 
đêu chăng láp, mặt trời trí huệ hiện lên cao. 


Cũng như với Thiền Sư Thanh Đàm, sinh trong thế kỷ I8, trụ trì chùa Bích 
Động ở làng Đam Khê, phủ An Khánh, tỉnh Ninh Bình. 


Trong tác phẩm Thiền Sư Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Từ viết về Ngài 
Thanh Đàm, và dịch một phần Pháp Hoa Đề Cương, trích: 

“..Đến năm 1819, Sư sáng tác sách Pháp Hoa Đề Cương tại viện Liêm Khê. 
Trong đây, Sư có đặt ra một số câu hỏi để giải thích vê Diệu tâm như: 


Hỏi: Tại sao không chỉ thắng cái thứ nhất là Diệu Tâm xưa nay, mà lại chỉ 
cái thứ hai là căn tánh để làm phương tiện tu hành? 

Đáp: Tâm vốn vô hình, làm sao mà chỉ ? Trước kia tôi đã nói một lần rồi, 
ngôn thuyết và biểu thị, không năm được tâm. Tuy vậy, dù tâm vô hình, nhưng 
sự ứng dụng của tám lại có vết tích, vì có vết tích nên có thể chỉ bày khiến cho 
người tu học có thể nhìn vết tích của sự ứng dụng, do ánh sáng ấy mà về được 
tâm. 


Hỏi: Dáu vết ây ở đấu ? 


Đáp: Ở trên đối tượng lục trần. Do sắc mà có cái thấy, do thanh mà có cái 
nghe, lục trần là dấu vết ứng dụng của lục căn. Nay muốn nắm được dấu vết 
của căn thì phải quan sát cái thấy cải nghe nơi đối tượng sắc thanh. Nên biết 
rằng công dụng của căn là công dụng của tâm, căn nhận biết là tâm nhận 
biết; cái khác nhau là căn có tới sáu công dụng, mà tâm chỉ có một bản thể 
tỉnh mình. Chư Phật truyền nhau là căn pháp này, các vị Tổ truyền nhau là 
tâm tông ấy. Đó là bí quyết mà các kinh điển chỉ bày để được căn bản trí. 
Pháp ấn truyền trao qua lại các thời đại cũng lấy cái ấy để phát giác sơ tâm. 
Chứng ngộ mau hay chậm là vì căn cơ rộng hay hẹp... " 


1250 


Thực sự, Thiền Tông như thế không có gì bí ẩn. Vì là xuất xứ từ hai nhóm 
Kinh Nhật Tụng Sơ Thời trong Tạng Pali, và tất cả đều chỉ pháp viên đốn. 
Nghe xong, tức khắc thành A La Hán, y hệt Kinh Bahiya, không thấy gì để 
làm nữa, ngôn ngữ tự nhiên văng bặt. Thấy được Gương Tâm Rỗng Rang Tịch 
Chiếu, sẽ thấy không cần gì phải tu nữa. 

Tới đây, chúng ta kê một câu chuyện trong Thiền sử. Không nhớ trong Thiền 
Trung Hoa hay Nhật Bản. Vị thầy hỏi trò, hôm qua mưa gió mịt mù, đứng nơi 
góc rừng thấy mưa ào ạt trước mắt, nghe tiếng gió xô dạt cây rừng gầm tú. 
Hôm nay cảnh đó ở đâu. 

Chúng ta nơi đây, không có ý muốn nói chuyện hôm qua, tuần qua, năm qua. 
Chỉ muốn nói về chuyện của khoảnh khắc hiện tại, khi mưa gió mịt mù, đứng 
nơi góc rừng thấy mưa ào ạt trước mắt, nghe tiếng gió xô dạt cây rừng gầm 
rú. 

Chúng ta sẽ thấy như sau: trước mắt, tất cả các pháp (mưa rơi ào ạt) thực sự 
là rỗng rang không một pháp, cho nên CÁI ĐƯỢC THÂY tức khắc phải là 
không, nên hình ảnh chuyển biến ào ạt; tương tự, bên ta1 sẽ thấy, CÁI ĐƯỢC 
NGHE tức khắc phải là không, nên gió gảo, cây rú chuyền biến ào ạt. Trước 
mắt, bên tai, đó là vô thường và vô ngã chảy siết. Đó là hiển lộ của tâm, trong 
gương tâm rông rang tịch chiếu. Thấy như thế, là vô tu vô chứng. Và ngôn 
ngữ biến mất, vì không ai có lời nào để nói về màu xanh của cây rừng, hay 
nói về tiếng mưa đêm nỉ non, vì khi đã thấy và nghe cái “sắc bất dị không,” 
tất cả tâm hành đều dứt bặt. 

Trong khoảnh khắc thấy như thế, đó là đương xứ tức chơn, đó là Niết bàn diệu 
tâm, là nơi văng bặt ngôn ngữ vì hễ mở lời là dòng vô thường chảy xiết bỗng 
trở thành chuyện của khoảnh khắc hồi nãy, của giờ trước, của hôm qua, của 
năm qua... và là vướng vào bấy sinh tử luân hồi. 


Và đương xứ tức chơn, đó là khi, thức đã tích diệt.. 

(Bài viết ngắn gọn, chỉ nói về một vài câu (đúng ra, vài chữ) trong Tâm Kinh. 
Bài viết cũng không có đủ mức học thuật, và chỉ là những suy nghĩ riêng để 
ứng dụng trong đời thường. Nếu bài viết có lợi ích với bất kỳ ai, xin hồi hướng 
công đức tới khắp pháp giới chúng sinh; nếu sai sót, xin trọn lòng sám hối 
trước ba đời chư Phật - Nguyên G1ác) 





JYẾ LÍ. 
TÂM KINH 


1251 


Paraphernalia - đồ dùng cá nhân, vật liệu linh tinh 


Parapsychology — a field of study concerned with the 1nvestigation of evid- 
ence for paranormail psychological phenomena = khoa 
nghiên cứu các hiện tượng thần kinh ngoài tâm lý bình 
thường... 


Parchment — giày da dê, da cừu 
Parenial — long lasting = trường cữu 
Parinirvana — ultimate nirvana, final nirvana = tịch tịnh Niết bàn 


In Buddhism, the term parinirvana (Sanskrit: parinirvana; Pali: parinibbana) 
1S commonly used to refer to nrvana-after-death, which occurs upon the death 
of the body of someone who has attained nirvana during their lifetime. It 
Implles a release from the Samsara, karma and rebirth as well as the 
đissolution of the skandhas. 


In some Mahayana scriptures, notably the Mahayana MahaparInirvana Sutra, 
Parinirvana 1s described as the realm of the eternal true Self of the Buddha. 


Parinirvana - pari là hoàn toàn, mibbana là Niết Bàn. Parinibbana (phiên âm 
sang tiếng Hán là Bát Niết Bàn) là sự tịch diệt hoản toàn (extinction 
complète), sự chấm dứt hoản toàn và vĩnh viễn của vòng sanh tử. Đó là từ 
dùng để chỉ định sự ra đi, lìa khỏi cõi đời của các vị Phật Chánh Đẳng Chánh 
Giác (samma sambuddha), Phật Độc Giác (pacceka-buddha) và A La Hán 
(arahant), khác với cái chết của người thường (marana). 


Kinh Đại Bát Niết Bàn (Maha-Parinibbana-sutta), gọi tắt là Kinh Niết Bàn, là 
một bài kinh tương đôi ít được biệt đên trong giới Phật tử, ít được giảng dậy 
và tụng niệm tại các chùa chiên. 


Điều đó không khỏi làm chúng ta ngạc nhiên, bởi vì bài kinh này đứng một vị 
trí quan trọng, có thể nói là duy nhất, trong kho tàng kinh điển Phật giáo, vì 
một sô lý do: thứ nhất, đó là một tài liệu lịch sử, xã hội quí báu về giai đoạn 
cuối đời đức Phật; thứ nhì, kinh chứa đựng một cách cô đọng những điểm căn 
bản, chính yếu của giáo lý đạo Phật; và thứ ba, kinh cho ta thấy sự chuyên 
biến từ một con đường giải thoát đưới sự hướng dẫn của một vị thầy, tới một 
tín ngưỡng dân gian với sự sùng bái di tích của một đẳng Thế Tôn. 


1252 


Parlance — way/manner of talking = cách nói, lối nói 
Parody — châm biếm 

Paroxysm - bùng nổ bất ngờ, cơn bộc phát 

Partake — tham dự, cùng có phân, cùng hưởng 

Pasenadi — vua của xứ Kosala, kinh đô là SavattI 

King Pasenadi of Kosala Learns the Pain of Love 


King Pasenadi was the king of Kosala, which was north of Magadha ruled by 
King Bimbisara. The capital of the kingdom of Kosala was called Savatth1. 
One of King Pasenadr's sisters was the chief queen of King Bimbisara, which 
made him the brother-in-law of King BimbIsara. 


King Pasenadi of Kosala had become a follower of the Buddha very early In 
the Buddha's ministry and had remained a loyal supporter ever since. His chief 
queen was Mallika, a wise and religIous queen who was well versed In the 
Dharma and acted as his religlous guide on several occasIons. 


The first time the king met the Buddha, he asked, "How 1s 1t that Master 
Gotama claims he has gaiIned full enlightenment? Master Gotama 1s both 
young In years and young as a monk." 


The Buddha replied, "Great King, there are four things that should not be 
looked down upon and despIsed because they are young. They are a noble 
Warrior, a serpent, a fire and a bhikkhu (monk). An enraged young warrIor 
may ruthlessly cause harm to others. The bite of even a small snake may KIII. 
A little fire may become a huge Inferno that destroys building and forests. 
Even a young monk may be a saInf." 


Hearing this, King Pasenadi of Kosala understood that the Buddha was Indeed 
a wise feacher and decided to become h1s follower. 


King Pasenadi liked going to the Buddha for advice. Even during his official 
duties, he found time to speak to the Buddha. When talking to the Buddha one 
day he received news that his wife, Queen Mallika, had given bĩrth to a 
daughter. The king was not pleased with the news because he wanted a son. 


1253 


The Buddha, unlike any other religlous teacher, spoke well of women. He 
said, "Some women are better than men, O king. There are women who are 
wIse and good, who regard theIr mothers-in-law as øoddesses, and who are 
pure In word, thought and deed. They may one day gIve birth to brave sons 
who would rule a counfry. " 


The king remembered then once hearing the Buddha say this: "It 1s the dear 
ones whom we love that bring sorrow and lamentation, paIn, grIef and 
desparr." The king asked Queen Mallika whether she agreed with the Buddha. 
She said that 1ƒ the Buddha had said so, 1t must be true. But the king was not 
satisfied. "How can a loved one bring sorrow?” wondered the king. 

Queen Mallika approached a Brahmin to ask the Buddha to explain this. 
Having heard many storles to explain the problem, the Brahmn related them 
to the queen. She then asked the king, "Sire, what 1s your opInIon, 1s Princess 
Vajira, your dauphter, dear to you?” 


"Yes, Mallika, she 1s very dear to me,” said the King. 


"H some misfortune were to happen to Princess Vajira, would that bring 
sorrow and lamentation, pain, ørIef and despaIr?" 


"Yes," said the King. 


"SIre, 1t was because of this that the Blessed One said that dear ones whom 
we love bring sorrow and lamenfation, pain, ørief and despa1r." 

"Mallika," said the King, "1t 1s wonderful, 1t 1s marvelousl How far the Blessed 
One sees with understanding.” 

When King Kosala later lost In battle to his nephew and had to retreat to h1s 
capifal at Savatthi, the Buddha commented to his disciples that neither the 
victor nor the defeated would experlence peace: 


"Victory breeds hatred. 

The deƒeated live in pain. 
Happily the peaceƒUl live, 
Giving up victory and deƒfeat. " 


In a later battle, the two kings fought again and King Kosala not only won, 


but captured his nephew King AJatasattu alive with all his elephants, charIots, 
horses and soldlers. King Kosala thought that he would release the young 


1254 


king, but not his horses, elephants and others. He wanted the satisfaction of 
keeping these material possessions as the pr1zes Of vIctOry. 


On hearing about this, the Buddha told his disciples that 1t would have been 
wIser for King Kosala not to have kept anything for himself. The truth of this 
statement stIll applies to this modern war-weary world: 


UA man may pIunder (tước đogt), as he wIll. When others pÏIunder In refurn, 
he who is phundered will pÏIunder in return. The Wheel oƒ Deeds turns round 
and makes the ones who are pÏlundered pÏunderers. " 


King Pasenadi of Kosala passed away 1n his eiphtieth year when his son 
Vịidudabha revolted against him. 


Vua Pasenadi 


Tại thành Savatthi, thủ đô của Kosala có một cô gái tên gọi là Mallika, người 
đứng đầu một đoản thể gồm những người phụ nữ chuyên làm các vòng hoa 
trang sức. Cô là cô gái thông minh, xinh đẹp và luôn toát ra vẻ khoáng đạt, 
rộng rãi của một người lãnh đạo. 


Vào đúng sinh nhật lần thứ 16 của mình, cô cùng các bạn đã tới vườn hoa bên 
ngoài thành du ngoạn. Mỗi cô gái đều mang đầy giỏ của mình các loại bánh 
trái để làm bữa ăn trưa. Tuy nhiên khi họ vừa mới xuất phát thì gặp một nhóm 
sa môn vào thành khát thực. Trong số này có một người tướng mạo rất nghiêm 
trang, khác hăn những người khác khiến cô cảm thấy rất cảm phục. Cô đã 
quyết định đem toàn bộ giỏ bánh của mình cung dưỡng cho vị sa môn này. 


Cô hoàn toàn không biết răng, vị sa môn mà cô đã cung dưỡng toàn bộ giỏ 

bánh chính là đức Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy, sau khi chuyển giỏ bánh của 
mình cho vị sa môn, cô lại tiếp tục vui vẻ cùng bạn bè ra ngoại thành, tiếp tục 
cuộc vui. Thích Ca Mâu Ni thấy vậy thì mỉm cười. Những đệ tử đi cùng biết 
rằng, chăng phải vô duyên vô cớ mà Đức Phật lại mỉm cười như vậy, mới 
bước tới hỏi nguyên nhân. Thích Ca Mâu NI nói: “Cô gái này ngay ngày hôm 
nay sẽ nhận được báo đáp từ việc bố thí của mình, trở thành hoàng hậu của 
Kosala”. 


Mọi người nghe thấy Phật nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Bởi lẽ, quốc vương của 
Kosala đời nào lại lây một cô gái ở tâng lớp thâp như cô gái kia đê làm hoàng 
hậu được. Trong xã hội An Độ thời bây giờ, những quy định vê giai câp xã 


1255 


hội rât hà khắc, chuyện một ông vua hạ mình lây một cô gái thường dân tầng 
lớp thâp hèn là không thê xảy ra. Tuy nhiên, mọi chuyện lại xảy ra đúng như 
những gì Thích Ca Mâu NI đã nói. 


Lúc bấy giờ, người thống trị cả khu vực sông Hằng là Pasenadi, một ông vua 
rất quyền lực. Hôm đó, ông đang giao chiến với Ajatasattu của nước Magadha. 
Tuy nhiên, do quân của AJatasattu mạnh hơn nên đã đánh bại quân của ông, 
buộc ông phải rút lui. Khi ông về tới thủ đô của Kosala, trước khi vào thành 
thì nghe thấy một cô gái đang vui vẻ ca hát ở vườn hoa bên ngoài thành. Cô 
gái đó chính là Mallika, nhờ diện kiến Phật Thích Ca Mâu Ni nên tiếng hát 
của cô trở nên rất du dương và gây được sự chú ý của đức vua Pasenadi. 


Ông bị tiếng hát của cô cuốn hút, bất giác đổi hướng đi về phía vườn hoa. Cô 

nhìn thấy người đàn ông mặc bộ giáp của một tướng quân, mình bê bết máu 
nhưng cũng không bỏ chạy mà bước tới gần, cầm dây cương ngựa rồi nhìn 
thắng vào mắt của đức vua. 


Đức vua hỏi cô đã kết hôn chưa, cô đáp rằng chưa. Ông bèn bước xuống ngựa 
rồi dựa đầu vào đầu gối của cô, để cô giúp mình quên đi thất bại trên chiến 
trường vừa qua. Sau khi tinh thần đã tỉnh táo hơn, ông để cô ngồi ở phía sau 
ngựa của mình rồi mang cô về nhà bố mẹ đẻ. Ngay tôi hôm đó, ông đã phái 
một đoàn người tới nhà cô đón cô vào cung làm hoàng hậu. 


Từ đó trở đi, cô rất được đức vua sủng ái. Vẻ đẹp của cô khiến cô luôn trang 
nghiêm và lộng lẫy như một nữ thân. Tuy nhiên, sau đó, khi người dân Kosala 
biết rằng, hoàng hậu xinh đẹp của họ xuất thân từ một cô gái bình dân, làm 
nghề kết vòng hoa trang sức để bán ngoải chợ thì lại cảng cảm động và kính 
trọng hơn. Sau đó, dù cô đi tới đâu, người dân cũng đều nói: “Đó chính là 
hoàng hậu Mallika, người đã bố thí cho Đức Phật Thích Ca Mâu Nï”. 


Thỉnh pháp Đức Phật 


Sau khi thành hoàng hậu của Kosala, cô đã tới gặp Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, cầu xin ngài giúp mình giải thoát khỏi những nghỉ vấn trong lòng mình: 
Vì sao có những người phụ nữ vừa đẹp, vừa giàu lại vừa có quyền lực, lại có 
những người tuy đẹp nhưng lại nghèo khổ và chăng có quyên thế gì? Vì sao 
lại có những người phụ nữ xấu xí nhưng lại giàu có và quyền thế, đồng thời 
lại có những người phụ nữ xấu xí nhưng cũng lại vừa nghèo khổ? 


1256 


Trong cuộc sống thường ngày, những sự khác biệt như vậy không hiếm. 
Những người thông thường chấp nhận, coi đó là vận mệnh. Tuy nhiên, cô vẫn 
muốn hiểu rõ hơn vì đối với cô, tất cả mọi chuyện đều không thể xảy ra mà 
không có căn nguyên của nó. 


Đức Phật Thích Ca đã giải thích cho cô rằng, cuộc sống và đặc điểm của cư 
dân ở từng nơi đều là phản ánh của những hành vi từ kiếp trước của họ. Vẻ 
đẹp bất nguồn từ SỰ nhẫn nại và hiền lành, sự giàu có bắt nguồn từ bố thí còn 
quyên lực bắt nguồn từ việc không đồ ky với sự thành công của người khác. 
Tổng hợp cả ba yếu tố này sẽ trở thành vận mệnh của môi người. Tuy nhiên, 
những người có được cả 3 yếu tố nảy thường sẽ rất hiếm. 


Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong, hoàng hậu đã quyết định quy 
y Tam bảo và cho tới lúc chết, bà vẫn là một đệ tử trung thành của Đức Phật. 
Bà quyết tâm sẽ đối xử tốt với thần dân của mình, không bao giờ trách măng 
họ đồng thời sẵn sàng bồ thí cho các tỳ kheo, người nghèo và không bao giờ 
đồ ky với bất kỳ người nảo. 


Sau khi trở thành một đệ tử của Đức Phật, hoàng hậu đã có gắng để hướng 
chồng mình, quốc vương Pasenadi tin theo Đức Phật. Chuyện bắt đầu từ một 
cơn ác mộng đáng sợ của quốc vương Pasenadi. Hôm đó, ông năm mơ thấy 
bốn tiếng kêu bí ân và đáng sợ. Ông giật mình tỉnh dậy, cảm thấy rất sợ hãi, 
tới tận sáng hôm sau vẫn còn run rây. 


Các thầy tế Bà la môn thấy vậy hỏi đêm qua đức vua đã gặp phải chuyện gì. 
Đức vua thuật lại giấc mơ ngày hôm qua cho các thầy tế Bà la môn nghe. Họ 
nói rằng, đức vua nên tổ chức tế lễ để an ủi các linh hồn ác, như vậy họ sẽ 
không tới quấy nhiễu nữa. Pasenadi vì sợ quá nên đã đồng ý theo kiến nghị 
này. 

Khi hoàng hậu biết chuyện đã tới hỏi đức vua. Ông đã trách vợ mình không 
quan tâm nên không hiểu được những phiền muộn trong lòng mình. Sau khi 
ông nói về cơn ác mộng, cô hỏi chồng đã hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về 
ý nghĩ của giấc mơ hay chưa. Khi nghe cô nói răng Đúc Phật Thích Ca là 
người có trí tuệ cực kỳ uyên bác, còn vượt xa cả các thầy tế Bà la môn, đức 
vua đã quyết định tới nơi trú ngụ của Đức Phật để nghe ngài giải thích về giấc 
mơ của mình. 


Sau khi kê cho Đức Phật Thích Ca nghe vê cơn ác mộng, quôc vương 
Pasenadi hỏi răng, liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỉm 
cười nói: “Chăng có việc gì”, đông thời giải thích răng, cơn ác mộng của đức 


1257 


vua là một lời dự báo rằng cuộc sông trên thế giới này sẽ càng ngày càng xấu 
đi. Vì thế, đạo đức của các quốc vương cũng ngày càng trở nên suy thoái. Việc 
ông nhìn thấy được tương lai chính là vì ông là một quốc vương quan tâm tới 
đời sống của dân chúng. 


Còn 4 tiếng kêu mà ông nghe thấy chính là tiếng kêu của 4 người phụ nữ đã 
có chông nhưng vì làm việc sai trái nên bị đày xuông địa ngục. Bôn tiêng kêu 
kỳ lạ và đáng sợ đó chính là những tiêng kêu đau đớn của họ từ địa ngục phát 
Ta. 


Đức vua sau khi nghe Đức Phật Thích Ca giải thích cảm thấy rất có lỗi với 
hoàng hậu, quyết định đại xá thiên hạ, tha tội cho các phạm nhân đồng thời 
giải tán đản tế của các thây tu Bà la môn. Kê từ sau đó, quốc vương Pasenadi 
cũng giống như vợ mình, trở thành một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích 
Ca Mâu NI. 


Một niềm hạnh phúc lớn của vua Pasenadi là được nghe Đức Phật thuyết pháp 
nhiều lần. Tương Ưng Bộ Kinh có một chương đặc biệt, có đầu đề "Tương 
Ưng Kosala" ghi lại phần lớn các bài thuyết pháp của Đức Phật cho vua 
PasenadIi. Sau đây xin trích giới thiệu nội dung vài đoạn trong chương Kosala 
Tương Ung: 


a) Đánh giá một người là thế nào không phải là chuyện đơn giản 


Một lần, vua Pasenadi ngồi bên cạnh Phật, tại lâu đài Migaramatu, thì thấy có 
một số du sĩ ngoại đạo đi ngang gần đấy. Người thì bện tóc, người thì lõa thẻ, 
người thì chỉ mặc một y. Vua hỏi Đức Phật là trong số các du sĩ đó, ai là người 
đã chứng quả A la hán, ai là người đang trên đường tiễn tới chứng quả A la 
hán. Đức Phật trả lời là đối với nhà vua đang sống trong vòng dục lạc, dùng 
các loại hương chiên đàn từ xứ Kasi, trang sức với vòng hoa, hương thơm, 
dầu sáp, dùng nhiều vàng bạc, thì thật là khó biết trong số các du sĩ vừa đi 
qua, ai là A La Hán và ai đang trên con đường tiến tới chứng quả A La Hán. 
Hơn nữa phải cùng sống lâu với một người, lại phải biết chú ý, xem xét và 
phải có trí tuệ, thì mới có thê biết được người đó có giới hạnh hay không, phải 
cùng chung một nghề, mới biết được một người có thanh tịnh hay không, phải 
qua sự thử thách của một thời gian bất hạnh mới biết được một người có trung 
kiên hay không, phải qua đàm đạo với một người mới biết được người đó có 
trí tuệ hay không. Hơn nữa, phải trải qua một thời gian dài có chú ý, xem xét 
và phải có trí tuệ thì mới có thể đánh giá một con người là thế nào.... Và cuối 


1258 


cùng Đức Phật khuyên vua xem xét người, không nên chỉ nhìn bộ mặt bề 
ngoài, có thê là giả dôi che đậy. 


b) Đức Phật khuyên coi trọng phụ nữ, ngang hàng với nam giới. 


Một lần, vua Pasenadi, được tin Hoàng hậu Malika hạ sanh con gái, tỏ vẻ 
không vui. Đức Phật, biệt tâm trạng đó của vua, bèn đọc bài kệ: 


"Này nhân chủ ở đời 
Có một số thiểu nữ 
Có thể tốt đẹp hơn 
So sánh với con trai 
Có trí tuệ giới đức 
Khiến nhạc mẫu thánh phục 
Rồi sanh được con trai 
Là anh hùng, quốc chủ 
Người con trai như vậy, 
Của người mẹ hiền đức 
Thật xứng là đạo sư 
Giáo giới cho toàn quốc". 


c) Không nên coi thường Tỳ kheo trẻ. 


Có lần vua Pasenadi hỏi vì sao, Đức Phật tuổi còn trẻ và xuất gia chưa bao 
lâu, mà chứng được quả Vô thượng Chánh đăng giác, là quả Thánh cao nhất 
mà nhiều vị giáo chủ khác, tuy tuổi đời và đạo đều cao hơn Đức Phật, nhưng 
thừa nhận rằng mình chưa đạt tới được. Đức Phật trả lời, có bốn cái trẻ không 
thể coi thường. Thứ nhất là Sát đề ly trẻ (võ tướng trẻ thuộc đắng cấp Sát để 
ly), thứ hai là con rắn trẻ, thứ ba là ngọn lửa trẻ (mới nhen nhúm lên), và thứ 
tư là Tỳ kheo trẻ. 


Ý từ Đức Phật là vị võ tướng trẻ có thê chiếm thiên hạ, rắn trẻ có thể căn chết 
người, ngọn lửa trẻ có thê đôt cháy cánh đông lớn, Tỳ kheo trẻ - nêu tĩnh tân 
tu hành - có thê chứng quả Thánh. 

d) Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù. 


Pasenadi, làm vua xứ Kosala hùng mạnh không tránh khỏi chiến tranh với các 
nước láng giêng, đặc biệt là với chính cháu mình là AJatasattu, vua xứ 


1259 


Magadha. Có khi vua Pasenadh bại trận, có khi vua Pasenadi chiến thắng, thậm 
chí có lần bắt sống được vua Ajatasattu. Vì vua Pasenadi là người có tâm địa 
tốt, sùng kính Phật, cho nên khi bắt sống được vua Ajatasattu, vua chỉ tịch thu 
toàn bộ binh mã, còn thì tha cho vua Ajatasattu trở về. 


Khi các Tỳ kheo thuật lại chuyện này với Đức Phật. Ngài nói lên hai bài kệ. 
Bài đâu, khi vua Pasenadl thât trận: 


"Thắng trận sinh thủ oán 
Bại trận nếm khổ đau 
Ai bỏ thắng bỏ bại, 
Tịch tịnh hưởng an lạc”. 


Bài kệ thứ hai, Đức Phật nói lên khi nghe các Tỳ kheo thuật chuyện vua 
Pasenadi thắng trận và bắt sống được vua Ajatasattu: 
"Vì nghĩ đến tư lợi, 
Nên mới cướp hại người 
Khi người khác cướp lại, 
BỊ hại lại hại người 
Người ngu nghĩ như vậy, 
Khi ác chưa chín muỗi 
Người ngu chịu khổ đau, 
Sát người, bị người sát 
Thắng người, bị người thắng 
Mắng người, người mắng lại. 
Não người, người não lại 
Do nghiệp được diễn tiễn 
BỊ hại, lại hại người”. 
-—-0O0o--- 
The End of The Shakyans - Ngày Tàn Của Dòng Họ Thích 


King PrasenaJIt personally offered to feed Gautama and all the Monks stayIng 
with him at the Jetavana, but the king was always busy at his court. Therefore, 
Prasenajit decided to take a Shakyan princess for his wIfe to do that Job, and 
the king sent an envoy to ask Gautama's cousin Mahanama (who had 
succeeded Suddhodana as Chieftain) to find a suitable girl. But 1f PrasenajIt 
thought he was bestowing an honor on the Shakyans, he reckoned without 
therr lingering resentment at Kosalan rule and therr Intense racial chauvinism. 
Shakyan nobles believed they were descended from the S⁄w God, which made 


1260 


PrasenaJIt theIr InferIor, and marriage to him would have disgraced any well- 
born Shakyan family. Mahanama devised a ruse to avoid either contaminating 
Skakyan blood or offending the king. He sent Prasenajit his own dauphter, the 
beautiful Vasabha, as his pride, and Informed the king that the young woman 
was the child of Shakya”s chieftain and a close relative of Gautama'”s. 
PrasenaJit was delighted to accept her, but what he didn't know, and 
Mahanama didn”t mention, was that Vasabha was 1lleg1timate and her mother 
was one of Mahanama's slaves. 


PrasenaJit and Vasabha had a son, Vidudabha, and as PrasenaJit's only male 
child he was the herr to the Kosalan throne. When Vidudabha was sixteen the 
boy paid a vIsit to his Shakyan relatives. They received him politely, but the 
day after the formal reception 1n the meeting hall, one of Vidudabha”s 
attendants observed a servant scrubbing the seat on which the prince had sat, 
ritually purlfying 1t and cursing his master as the son of a slave. When 
Vidudabha learned of this, the whole story came out. He was furious and 
vowcd to wash the seat with “the blood of Shakyan throats'. Appalled to 
discover his son”s lowly forebears. Prasenajit stripped Vidudabha and his 
mother of theIr royal g1fts and reduced them to slaves. He relented when 
Gautama himself Iinterceded, restoring Vidudabha at his herr, as well as 
making him the commander of the army. 


Meanwhile, a court 1ntrigue resurfaced that was rooted In the earller years Of 
PrasenajJits reimn. Wearing of tryimng court cases, he had passed the 
responsIbility to an old friend and former fellow student called Bandhula, a 
Wrijian who had soupht refuge 1n Shravasti. “Let Bandhula be known for his 
judgement!* Declared the king. Bandhula*s personal wealth made him 
1mmune to the bribery that was endemc In the system, and he soon offended 
vesfted 1nterests by overturning unJust decIsions and removing corrupt Judges. 
The Judges told Prasenajit that Bandhula was planning an 1nsurrection, and, 
believing them, PrasenaJit had Bandhula and his sons murdered. PrasenaJIt 
regretted what he had done and appointed Bandhula's nephew Digha- 
karayana as hIs new general; but Digha-karayana never forgave PrasenajIt for 
Bandhula”s murder and, like Vidudabha, he nursed his grievance. 


One of the most moving scenes 1n the Discourses 1n the final meeting between 
Gautama and Prasenajit (described 1n a discourse called “Monumenfs öƒ the 
Dharma ). Prasenalit was travelling with Digha-karayana through Shakya — 
we don't know why, but the suspiclon must be that their presence was 
connected with the coming storm. PrasenajJIt visited a peaceful woodland and 


1261 


the spreading tree roots seemed “lovely and Insprring, quiet and undisturbed 
by voices, with an atmosphere of seclusion, remofte from people and suitable 
for retreat”. They evoked the Jetavana and other places in which PrasenaJIt 
had met Gautama and his discIples in years gone by. A desire to see Gautama 
once more filled the King, Digha-karayana, who commanded the royal guard 
that accompamied Prasenajit, told him that Gautama staying nearby, and the 
company set off to see the King old”s friend and teacher. 


Arriving at park near Medalumpa, Prasenajit was delighted to find himself 
once again surrounded by Shakyaputra monks and Immersed In the unique 
atmosphere they created. Gautama was In a small dwelling, and before 
entering Prasenajit handed Digha-karayana the royal Insignia he wore 1n hIs 
person: his ceremonial sword and the royal turban adorned with the dazzling 
octagonal verocanamani Jewel, which legend declared was a gIÍt from the god 
Sakkya himself. PrasenaJit cleared his throat and tapped on the door-frame. 
Gautama came to the door and the King entered, closing the door behind him. 
“So the King 1s gorng 1nfo secret session now, and I have to stand here alone†? 
Thought Digha-karayana. Then he looked down at the emblems of power that 
were In hIs hands. 


Prasenajit was deeply moved to see Gautama. He covered the Blessed One”s 
feet with kisses and poured out everything he admired about Gautama and the 
Shakyaputras. Other holy men lost their commitment to sp1ritual practice and 
became wordly, he said, but here I see monks leading the pure and perfect 
holy life as long as their breath and theIr lives last. For years, Prasenajit had 
endured the 1ntrigues and quarrels of the court, but here I see the monks living 
1n accord, with mutual appreciation, wIthout arguing, blending like milk and 
honey and viewing each other with kindly eyes. What”s more, the monks 
seemed happy, and he Inferred that they had made genuine spiritual progress. 
He had also seen the Immense respect in which Gautama”s disciples held their 
teacher and his øgrowing Influence among shramanas, many of whom had 
become his followers. Prasenajit frankly admitted that people respected 
Gautama more than they respec(ed him, and recalled how, during a military 
campaIgn, two court officials had slept with their head in the direction 1n 
which the Blessed One was staying, with their feet pointed towards me. 
FInally, PrasenajJit said, the Blessed One 1s a Kshatriya and I am a Kshatriya; 
the Blessed One 1s a Kosalan and I am a Kosalan; the Blessed One 1s eighty 
years old and I am eighty years old. Prasenajit°s words expressed the deep 
bond he felt with Gautama, whose mere presence and example brought respIte 
from the burden of ruling. 


1262 


Gautama was moved by PrasenaJit`s eloquent words, which he said were 
“monument of the Dharma'. But when Prasenajit left the hut the King 
discovered that his entourage had left, too. Digha-karayana had taken the royal 
bodyguard and the Insigmia, and left behind only a single woman servant and 
a horse. Ít was a coup. 


The accounts of what happened next are brIef and stark, as 1Í they recount a 
srand, epIc tragedy In precIs. Digha-karayana hurried back to ShravastI where 
he proclaimed Vidudabha king. Hearing this, Prasenajit fled on horseback 
south-east to RaJagriha to seek refuge with Alatashatru. He arrived late at 
nipht and the gates of the city were already closed. Alone and exhausted, 
PrasenaJIt found rough lodging at an Imn, and that night he died. The servant 
in whose arms he perished cried out, “My lord, the King of Kosala, who ruled 
two countrIes, has died a pauper”s death and 1s now lyIng In a common 
paupers rest house outside a foreign city!) 


AJatashatru performed solemn funeral rites over his uncle°s body and was so 
furious that he wanted to march Iimmediately against Vidudabha. But 
AJatashatru, the murder of his own father, could hardly criticized others for 
disloyalty, and he had sworn not to invade Kosala. AJatashatru”s minIsters 
dissuaded him from attacking and an uneasy peace settled between the two 
kingdoms. Meanwhile Vidudabha marched east, determined to fullfil his oak 
to destroy the Shakyans. 


In some versions of this story Gautama tries to avert the coming slaughter. 
According to one, Vidudabha”s army came upon him seated beneath a 
withered tree beside the road. The king asked why he didn't find better shelter, 
and Gautama replied: “The shade of my skIn keeps me cool.* Understanding 
that Gautama still felt close to his relatives, the army turned back, but they 
returned and eventually Gautama saw that the Shakyans” fate was sealed by 
theIr past karma. One senses the perplexity of the devout authors of these 
accounfs, s(rugsling to understand how the mighty Buddha could have failed 
to deter a king or protect his kinsmen. In fact, the account of Gautama's failed 
Iinfervention 1s almost certainly a late addition to the main story, and the truth 
behind the whole narrative 1s hard to discern. But the tradition that some dark 
fate overcame the Shakyans 1s strong. We know that the town which might 
have been Kapilavastu was burned down around this time, and that afterwards 
the Shakyas disappear from history. However, 1t Is quite possible that 
Vidudabha campalgn came affer Gautamaˆs death, and that 1ts aim was to 


1263 


subdue a rebellious region and cement Kosalan control of a vital trade route, 
rather than to avenge the King”s wounded pride. 

The sources present Vidudabha's assault as a brutal campalgn of ethnic 
cleasing. He gave orders that all those calling themselves Shakyans should be 
kiled, starting with the babies. According to one account, after an easy VICfOrV 
over the 1neffectual Shakyan army, the king chose 500 young Shakyan women 
for his harem. They refused him — not for the sake of theIr honor but because 
of his low birth. “Hearing this, the text continues, the king was filled rage and 
ordered that all the women be killed. At the king”s orders, the executioners 
cut thelr sinew of theIr arms and legs and threw the women 1mfo a diích.” 
Mahanama alone was spared, but he killed himself soon after the massacre. 
Vidudabha marched back to Shravastl, pitching camp 1n a dry riverbed. 
During the night a sudden flood overwhelmed the army, and the king and 
many of his followers were washed 1nto the sea. 

Numerous legends tell of Shakyan survivors. One relates that some escaped 
the slaughter by denyIng they were Shakyans, and the Burmese people trace 
theIr ancestry from this group. Meanwhile, Sri Lankan kings claimed descent 
from other Shakyans who had founded a cIty south of the Ganges. A problem 
with the whole story that the Shakyans were wiped out 1s the mention 1n the 
account of Gautama”s last day that a porton of his relics were sent tfO 
Kapilavastu and some speculate that after Vidudabha”s attack they buIlt a new 
city nearby to which the rellcs were sent. Hsuan Tsang wrote that the relics 
were claimed by a refugee who had become a prince 1n what 1s now PakIstan; 
but the most eloquent testimony to Shakya”s fate comes from his fellow 
pilgrim Fa-hsien who saw Kapilavastu around 500 CE: “In this city there 1s 
neither King nor people; 1t 1s like a great desert. There 1s sImply a congregation 
Of priests and about ten families of lay people. ° 

(Gautama Buddha — The Life and Teachings of The Awakened One - 
by Vishvapam Blomfield) 
¿80M0 
Vương Quôc Sakya bị tiêu diệt? 


Cuộc Tàn Sát Bộ Tộc Sakya - Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) của vương quốc 
Kosala là người thuộc dòng dõi Sát- đế-lợi (chiến sĩ), đồng thời cũng là lãnh 
chúa của vương quốc Sakya. Tuy nhiên, những người Sakya của bộ tộc mặt 
trời này thì được cho là thuộc giai cấp cao hơn. Người dân Sakya rất tự hào 
về giai cấp cao quý của họ. Ngay cả vua Pasenadi là người cai trị của họ cũng 
bị xem là thuộc giai cấp thấp hơn. Điều này khiến vua Pasenadi vô cùng bực 
mình. Ông ta thấy sự tự hào về giai cấp của bộ tộc Sakya là không chấp nhận 


1264 


được. Nhưng ông không thê làm gì được. Mặc dâu ông đã chinh phục vương 
quôc Sakya, nhưng cũng không làm thê nào đê vượt qua được hệ thông giai 
câp được thiệt lập quá mạnh mẽ này. 


Nhà vua nảy sinh một ý nghĩ. Không có hoàng hậu nảo thuộc giai cấp cao 
trong cung điện của ông. Ông suy nghĩ, sẽ là rất tốt nếu ta cưới một công chúa 
của vương quốc Sakya và rôi ban tặng cho nàng một tước hiệu chánh cung 
hoàng hậu. Rồi con của hoàng hậu sẽ trở thành đông cung thái tử. Khi thái tử 
kế thế ngai vàng, thái tử và hàng hậu duệ sẽ được xem là những người thuộc 
dòng dõi chiến SĨ cao cấp. Vì vậy, những người Sakya sẽ không còn cho rằng 
họ thuộc giai cấp cao hơn dòng dõi của Kosala. 


Ngoài ra, còn có một sự kiện khác nữa. Vua Pasenadi nhìn thấy hàng trăm vị 
Tăng đến nhà của các đại thí chủ như Cấp-cô-độc (Anathapindika), Tiểu Cấp- 
cô-độc (Cula Anathapindika), nữ thí chủ Visakha và Suppavasa để nhận thực 
phẩm cúng dường. Nhà vua cũng muốn làm người dâng cúng thức ăn cho chư 
Tăng. Ông thỉnh Phật gởi 500 vị Tăng hàng ngày đến khất thực. Các Tỳ-kheo 
đi đến cung điện của nhà vua để khất thực nhưng họ đã không đến khất thực 
nữa chỉ vài ngày sau đó. Còn ở những nơi cúng dường khác, các thí chủ đều 
có mặt tại đó và thành kính hiến cúng thực phẩm sau khi các Tỳ-kheo đã an 
tọa. Điều này không thể diễn ra ở tại cung điện. Nhà vua quá bận rộn nên 
không thể có mặt hàng ngày để cúng dường thức ăn cho các Tỳ-kheo được. 

Hoàng hậu cũng không thể làm tròn bổn phận này một cách thỏa đáng được. 

Chính vì thế, các Tỳ-kheo không đến cung điện nữa. Vua Pasenadi nghĩ rằng, 
nếu ông nuôi nắng một công chúa thuộc bộ tộc Sakya và cho trở thành hoàng 
hậu, thì hoàng hậu sẽ rất vui mừng tiếp đón các Tỳ-kheo và quan tâm chu đáo, 
vì bà ta là một thành viên của bộ tộc Sakya mà Đức Phật cũng thuộc bộ tộc 
này khi Ngài còn là thái tử. Rồi các Tỳ-kheo sẽ đến cung điện hàng ngày để 
khất thực. 


Suy nghĩ như thế, vua Pasenadi đã gởi một tối hậu thư đến vương quốc Sakya 
yêu cầu cưới một công chúa của nước này. Bức thư này đã gây xôn xao trong 
bộ tộc Sakya. Vua Pasenadi cũng là hoàng đề của nước họ, và là một vị chiến 
binh hùng mạnh. Nếu bộ tộc Sakya từ chối lời đề nghị này thì ông ta sẽ nỗi 
giận. Lãnh thổ của ông rất rộng lớn và quân đội thì hùng mạnh. Nếu ông ta 
tấn công, bộ tộc Sakya sẽ bị đập tan, và họ sẽ mất đi thậm chí quyền tự trỊ của 
họ. 


Những người Sakya cũng rất ý thức về những chỉ tiết đau đớn về một sự việc 
tương tự xảy ra trong quá khứ. Nêu từ chôi lời yêu câu của người thông trị 


1265 


vương quốc Kosala, thì họ sẽ đối mặt với khả năng đáng sợ lặp lại trong lịch 
sử của chính họ. Họ không muốn nhìn thấy. quôc gia của mình bị tiêu diệt 
thêm một lần nữa. Tuy nhiên, họ không thể chấp nhận điều kiện của vua 
Pasenadi được. Làm sao họ có thê đem bất kỳ một công chúa nào của vương 
quốc Sakya gã cho ô ông ta được? Ông ta là một người Sát-đề-lợi giai cấp. thấp. 
Niềm tự hảo về giai cấp cao quý của người Sakya sẽ khiến họ không nuốt trôi 
điều nhục nhã này. 


Vì thế, một hội đồng của các bô lão của bộ tộc Sakya đã tập hợp lại để thảo 
luận về cuộc khủng hoảng này. Sau nhiều tranh luận và tư vấn, họ quyết định 
chọn ý kiến của trưởng giả Mahanama là đem một người nữ tỳ trong nhà của 
ông có tên là Vasabhakhattiya (Mạt-Lợn) giả làm công chúa rồi sau đó đem gã 
cho vua Pasenadi. Những người Sakya cũng quyết tâm luôn luôn giữ kín sự 
thật về gốc gác của tỳ nữ này. Họ cố thuyết phục những sứ giả của vua 
Pasenadi là người nữ tỳ này là một công chúa của nước Sakya bằng cách để 
cho họ nhìn thấy và tin rằng Mahanama và Vasabhakhattiya cùng ăn chung 
với nhau trong một mâm. Các sứ giả hoàn toàn bị thuyết phục. 


Mạt-Lợi sau khi được gã cho vua Pasenadi đã nhanh chóng trở thành một 
chánh cung hoàng hậu. Không lâu sau đó, bà sinh hạ một hoàng tử và đặt tên 
là Vitatubha (Lưu Ly). Khi thái tử Lưu Ly lớn lên, thái tử đã xin mẹ đưa trở 
về thăm quê ngoại. Vì nghe bạn bè kê nhiều câu chuyện hấp dẫn về bên ngoại, 
cũng như cho thấy những món quà nhận được từ bên ngoại, nên thái tử càng 
háo hức được gặp gỡ những người thân và nhận quà từ tay họ. Tuy nhiên, phu 
nhân Mạt-Lợi luôn tìm cách để tránh cuộc trở về. Bà biết rõ rằng, nêu như vua 
Pasenadi khám phá ra bí mật về gốc gác của mình thì hậu quả thật khó lường. 


Khi thái tử Lưu Ly lên 16 tuổi, thái tử cương quyết sẽ về thăm, ngay cả khi 
mẹ thái tử không có đi cùng. Phu nhân Mạt-Lợi đã gởi một bức thư cho 
Mahanama nói rằng thái tử Lưu Ly muốn về thăm Ca-tỳ-la-vệ. Họ nên quan 
tâm và đối xử với thái tử một cách đúng mực đề giữ điều bí mật không bị phơi 
bày băng mọi cách. Những người Sakya đã đối xử tình huống này cũng rất 
khéo léo. Họ chảo đón và tiếp đãi thái tử ngang bằng vị trí của một vị vua. 
Tuy nhiên, họ đã khéo léo gởi những thái tử trẻ tuổi hơn thái tử Lưu Ly ra 
khỏi thành phố đề mặc dù thái tử Lưu Ly có chào hỏi những người lớn tuôi 
hơn mình, vẫn không có ai phải chảo hỏi lại thái tử. 


Thái tử Lưu Ly vô cùng hoan hỷ với lòng hiếu khách có thừa này trước khi 
trở vê lại nước Xá-vệ (Savatthi). Trên đường ra vê, một người tùy tùng báo 
tin răng, thái tử đã bỏ quên thanh gươm, và rôi quay lại đê lây. Khi trở lại, anh 


1266 


ta đã kinh ngạc khi thấy chiếc ghế mà thái tử từng ngồi đang được chủi rửa 
bằng sữa pha loãng. Người nữ tỳ vừa lau rửa nó vừa chửi rủa lớn tiếng rằng, 
Vitatubha, là con của một người nô tỳ, đã ngôi trên chiếc ghế vương giả này 
và làm nhơ nhớp nó. Do đó, phải rửa nó băng sữa mới có thể sạch được. 


Người tùy tùng biết được toàn bộ sự thật về phu nhân Mạt-Lợi từ người nữ tỳ 
này, liền trở về thuật lại cho thái tử Lưu Ly nghe. Sau khi nghe xong, ngọn 
lửa hận thù bùng phát lên trong tim thái tử. Thái tử Lưu Ly thê răng khi lên 
ngôi sẽ tiêu diệt bộ tộc của những thái tử dòng Sakya này với những con người 
quá tự hào về giai cấp của họ. Thái tử Lưu Ly còn thê sẽ rửa chiếc ghế mà họ 
rửa nó băng sửa bằng chính máu lấy từ cô của họ. 


Sau khi về lại Xá-vệ, bí ân về gốc gác của phu nhân Mạt-Lợi được phơi bày. 
Vua Pasenadi vô cùng tức giận. Ông tước bỏ vương vị, đặc ân và những bảo 
bọc từng ban cho hoàng hậu và thái tử. Cả hai giờ đây chỉ được phép ngang 
băng với những người nô lệ bình thường mà thôi. Tuy nhiên, ngọn lửa tức 
giận trong tim của thái tử Lưu Ly thậm chí còn lớn hơn. 


Khi Đức Phật biết được chuyện này, Ngài đã kêu gọi vua Pasenadi không nên 
đặt tầm quan trọng cho những địa vị cao hay thấp chỉ đơn thuần là dựa vào 
giai cấp. Lấy ví dụ về chuyện tiền thân Katthahari Jataka (nàng lượm củi), 
Đức Phật đã nói rằng, người con gái sau khi cưới nhà vua thì trở thành hoàng 
hậu, dù cho người con gái ấy có là con gái của một người lượm củi. Đứa con 
trai khi được cô ta sinh ra sẽ trở thành vua, cũng giống như vua Katthavahana 
trong câu chuyện tiền thân này vậy. 


GIa1 cấp đã làm được gì ở đây? Phu nhân Mạt-Lợi (Vasabhakhattiya) là vợ 
của vua, không phải là một người nô lệ. Thái tử Lưu Ly (Vitatubha) là đứa 
con trai hợp pháp của vua. Tại sao lại cho rằng thái tử là giai cấp thấp? Vua 
Pasenadi đã nguôi giận từ những lời nói này của Phật, và rồi phục hồi lại 
nguyên chức và danh dự cho hoàng hậu Mạt-Lợi và thái tử Lưu Ly. 


Nhưng ngọn lửa thù hận cháy trong tâm khảm của thái tử Lưu Ly chưa được 
dập tắt. Thái tử Lưu Ly vẫn âm mưu toan tính với người thủ lĩnh đại binh là 
Digha Karayana (Khổ Mẫu) và cơ hội đầu tiên là lật đỗ ngai vàng. Vua 
Pasenadi đã trốn thoát để cứu lấy thân mình rồi chạy đến thành Vương-xá 
(Rajagaha) để cầu cứu sự giúp đỡ của người cháu của mình là vua A-xà-thế 
(Ajatasattu). Khi ông ta đến nơi thì cổng thành đã đóng cửa. Ông phải ở suốt 
đêm bên ngoài cổng thành, và vì kiệt sức ông đã chết trước khi trời sáng. 
Tuyên bó lên ngôi của thái tử Lưu Ly đã giải phóng tất cả những cản trở. Với 


1267 


thù hận luôn đốt cháy trong mình, ông ra lệnh cho đại quân tiến thắng tới thành 
Ca-ty-la-vệ (Kapilavatthu). 


Khi Phật biết ra cuộc tấn công đã tiềm tàng này, Ngài thân hành đến ngồi dưới 
gốc cây khô dưới ánh năng trời chiều gần thành Ca-tỳ-la-vệ. Khi vua Lưu Ly 
nhìn thấy Đức Phật, ông cảm thấy ái ngại. Bởi vì, nhờ Phật mả ông với mẹ 
mình được vua cha phục hỏi thân phận ở hoàng cung. Lúc bấy giờ, ông hỏi 
rằng, “Cớ sao Đức Thế Tôn lại ngồi dưới gốc cây khô phía trước những người 
Sakya như thế? Mong Ngài hãy ngồi dưới bóng cây đa mát mẽ trong phạm vi 
bảo bọc của chúng con.” Đức Phật liền trả lời răng, “Đại vương, bóng mát mà 
người thân chở che đang sắp sửa biến mất.” Lưu Ly hiểu ra rằng Đức Phật 
ngồi đó là để bảo vệ người thân dòng họ Sakya. Vì thế, ông đã cho quân rút 
lui và quay lại thủ đô. 


Vài ngày sau, ông lại dẫn độ đội quân hùng mạnh thăng tiến đến vương quốc 
Sakya. Tuy nhiên, ông vân thây Đức Phật ngôi ở đó và lại dân quân trở vê. 
Điêu đó đã diễn ra tới 3 lân như thê. 


Lần thứ tư, Lưu Ly, quyết lập một cuộc tấn công vô cùng mạnh mẽ, xác định 
là phải vượt qua bất kỳ sự Can gián nào để rửa mỗi hận gây ra bởi bộ tộc 
Sakya. Đức Phật biết rõ quyết tâm của ông và cũng biết rằng thời khắc đã chín 
muôi cho những nghiệp quả mà bộ tộc Sakya đã gây tạo. Vì thế, Ngài không 
can thiệp nữa. 


Vua Lưu Ly ra lệnh cho quân đội của mình không được giết những người 
Sakya trong cung điện của Mahanama. Tất cả những người khác phải. giết 
không thương tiếc. Sau cuộc tàn sát đẫm máu này, Lưu Ly chuẩn bị để lên 
đường trở vê Xá-vệ cùng với trưởng giả Mahanama và quyến thuộc của vị 
trưởng giả mà ông bắt giữ. Sáng hôm sau, Lưu Ly yêu câu Mahanama cùng 
ăn sáng với mình. Có lẽ ông đã năm giữ niềm kiêu hãnh về giai cấp của trưởng 
giả Mahanama và quyến thuộc của ông để ép buộc họ phải cùng ăn chung một 
mâm. Mahanama không muốn tuân theo, nên ông mượn cớ rằng muốn được 
tắm rửa dưới hồ nước gần đó trước khi ăn. Ông lặn xuống hỗ nước và không 
nồi lên nữa. 


Tiếp tục cuộc hành trình trở về lại Xá-vệ, khi Lưu Ly cùng đội quân đi đến 
dòng sông Aciravati thì trời tối. Ông và quân đội của mình căm trại nghỉ đêm 
trên bờ sông. Trong khi đang ngủ say thì bổng nhiên một dòng thác lũ bất ngờ 
đồ đến từ lòng sông. Nước sông dâng lên cao cuốn trôi Lưu Ly và đội quân 
của ông trong dòng nước xoáy và giết chết họ. 


1268 


Không có sự ghi chú lịch sử nào về những gì xảy ra đối với các thành viên 
khác trong gia đình của trưởng giả Mahanama. Một số họ chắc hắn đã chạy 
thoát bởi vì nhiều người trong số họ đã thiết lập cuộc sống sau này ở VedIsagiri 
ở miền Nam. Họ trở thành những thương gia, rồi con gái của một trong những 
con cháu của họ là Sakyakumari Vedisadevi sau đó trở thành người vợ thứ 
nhất của vua A-dục trước khi A-dục trở thành đại đế. 


Trong cuộc tàn sát bộ tộc Thích-ca ở thành Ca-tỳ-la-vệ gây ra bởi quân đội 
của Lưu Ly, một số người trong bộ tộc Thích-ca đã tự cứu lây mình bằng cách 
trốn thoát. Vì thế, vương quốc Sakya không hoàn toàn bị tiêu diệt. Vài ngày 
sau cuộc tản sát đó, Đức Phật cũng đã nhập Niết Bàn tại Câu-thi-na 
(Kusinara). Người dân của hai bộ tộc Sakya của Kapilavatthu và Koliya của 
Ramagama sau đó cũng tuyên bố nhận một phần Xá-lợi Phật và tôn thờ trong 
một đại tháp huy hoảng trong thủ đô sau đó của họ. 

TYN (Translated from the article tiled, “Why was the Sakyan Republic 
Destroyed?” By S.N. Goenka, from Vipassana Research Institute) 


-—-0Oo--- 
Paternalistic - thuộc chế độ gia trưởng 
Pathogen - mầm bệnh, nguồn bệnh 


Pathology — study of essential nature of deseases = khoa nghiên cứu bệnh 
học 
Patmokkha (Sanskrit) — bond, to biínd together; ( Pali: “that which 1s 
binding”) Sanskrit Pratmoksa, Buddhist monastic code; a set of 227 rules 
that govern the daily activifIes of the monk and nun. 
The system of penaltles the Buddha worked out for the rules 1s based on two 
principles. The first 1s that the training aims primarily at the development of 
the mind. Thus the factors of Intention and perception often determine 
whether or not a particular action 1s an Infringeement of a rule. For Instance, 
kiling an animal accIdentally 1s, In terms of the mind of the agent, very 
different from killing 1t purposefully, and does not count as an Infringement 
of the rule against killing. 


There are a few rules where the factors of Intention and perception make no 


difference at all -- sụch as In the rule forbidding a monk to drink alcohol -- but 
they almost always deal with situatlons where one would be expected to be 


1269 


mindful and perceptive enouph to know whafs going on, and so these rules 
too help In the training of the mind. 


In any event, the system of analyzIng each offense Int(o the factors of effort, 
obJect, perception, IntentIon and result shows how adherence to the rules leads 
directly to the development of concentration and discernment. If a monk 1s 
careful to view his actions In terms of these factors, he Is developIing 
mindfulness, an analytical approach to evenfts In the present, and persistence. 
These are the first three factors of Awakening, and form the basIs for the 
remaIning four: rapture, serenIty, concentration and equanImIty. 


The second principle used In determining penaltles 1s based on the Buddha's 
observatlon to Ananda, one of his chief discIples, that frlendship and 
companionshIp with the good 1s the whole of the religious life. Anyone who 
approaches the Dhamma seriously should be wise enough to realize that 
without the opportunty of associlating and learning from people who are 
experienced on the path, 1t is well nieh 1impossible to make any progress on 
one s own. The monks are thus expected to value their good standing vIs a VIS 
the well-behaved members of their group, and so the system of punishments 
worked out by the Buddha revolves entirely around affecting the offender s 
sfatus within the Commumty. 


The Patimokkha classifies 1s rules Into seven levels: 
°paraJika, defeat; 

*sanghadisesa, entailing Communal meetinøs; 
*nIssagøg1ya pacittiya, entailing forfeiture and confession; 
*paciftiya, entailing confession; 

°patidesaniya, entailing acknowledgement; 

°sekhiya, trainngs; and 

sadhIkarana samatha, the settlement of 1ssues. 


If a monk breaks one of the four most serlous rules -- the parajJikas (Pr) -- he 
1s expelled from the Commumity for life. H he breaks one of the next most 
SerIous classes of the rules -- the sanghadisesas (Sø) -- he 1s put on probation 
for six days, during which time he 1s stripped of his seniorIty, 1s not trusted to 
øo anywhere unaccompanied by four other monks of regular standing, and 
đaily has to confess h1s offense to every monk who lives In or happens fO vIsIt 
the monastery. At the end of his probation, twenty monks have to be convened 
to reinstate him to his original status. 


1270 


The next three levels of rules -- nissagg1ya pacittiya (NP), pacittiya (Pc), and 
patidesaniya (Pd) -- entail simple confession to a fellow monk, although the 
NP rules involved an article that has to be forfeited -- In most cases 
temporarily, although 1n a few cases the obJect has to be forfeited for good, 1n 
which case the offender has to confess his offense to the entire CommunIty. 


lf a monk commits an offense and refuses to undergo the penalty, the 
Community may decide how serlously they take the matter. Since there 1s no 
monks' police beyond the Individual's conscIence, 1t may often happen that no 
one else knows of the offense to begin with, and nothing 1s done. If however 
1t becomes common knowledge, and the CommunIty regards 1t as a SerIOus 
matter, they should talk privately with the monk to help him see the error of 
his ways. If he 1s recalcitrant, they may strip him temporarily of his stafus, 
either by censuring him, strIpping him of his seniority, driving him from the 
Community, or suspending him from the Order of monks as a whole. If the 
offender sees the error of his ways and reforms hIs behavior accordinply, the 
Community may return him to hIs former status. 


Now of course there may be some hardened souls among the monks who are 
unfazed by punishmentfs of this sort, but we should note that the Buddha saw 
no use for physical coerclon 1n enforcing his rules. If a monk had to be 
physIcally forced Into abiding by the training, his heart wouldnt be In 1t, and 
there 1s no way that he could benefit from 1t. Such monks the Buddha 
considered beyond the pale, although he allowed them to stay on in the 
Community 1n hopes that eventually theIr consclence would set the better of 
them. In the meantime, the law of karma would guarantee that 1n the long run, 
they would not be getting away with anything at all. 


The final two levels of rules In the Patimokkha do not gIve a particular 
penalty. The sekhiya (SK) rules -- dealing primarily with etiquetfe -- simply 
state that one should work at following them. The Sutta Vibhanga explains 
that If one oversteps them out of disrespect, one should confess the fact. The 
adhikarana samatha (As) rules are not so much rules as they are princIples to 
follow 1n dealing with 1ssues that arise In the Commumity. lf monks try to 
seftle an 1ssue without following these principles, the1r decision 1s 1nvalid, and 
they must confess their wrongdoing to other monks who took no part in the 
deciIsion. (by Thanissaro Bhikkhu) 


1271 


Tiếng Patimokkha (Tàu âm là Ba-la- đề-mộc-xoa) nghĩa là "Pháp mà người 
đã thọ trì đúng đắn rồi, nó hăng làm cho người đó được thoát khỏi sự thống 
khổ, nhứt là khỏi khổ trong bốn đường dữ (cầm thú, atula, ngạ qui, địa ngục)”. 


Tất cả điều học mà đức Thế Tôn đã chế định, hiệp lại gọi là Patimokkha, có 
thê làm cho người thọ trì theo được nhiêu điêu lợi ích cao thượng, như đã có 
giải. 


VN /(0)/9.9, 0.1 





Ý nghĩa thuật ngữ Patimokha Töãn toàn mang tính chất phỏng đoán. Theo 
tập Đại Phẩm (Mahavagga) từ này có nghĩa là “sự khởi đầu, là đầu (hay dẫn 
nhập — mukha), là những phẩm chất thiện tuyệt hảo nhất (pamukha) trong số 
những phẩm chất trên đời này.” (Mtv. II, 3.4) Thuật ngữ được sử dụng cho tên 
gọi không chỉ cho khoản luật cơ bản thuộc các giới luật, nhưng còn là một bài 
thuyết giảng uyên thâm. Đức Phật đã liệt kê những nguyên tắc căn bản chung 
cho các bài thuyết giảng của toàn bộ chư Phật, đó là: “không làm điều xấu, 

thực hiện điều thiện và giữ tâm ý trong sạch: đây chính là “thông điệp của chư 
phật (Dhp.I83) Như vậy bất kỳ ý nghĩa từ nguyên nảo của thuật ngữ 
patimokha đều có nghĩa là một loạt những nguyên lý cơ bản dành cho việc tu 
luyện trong giáo pháp. 


Bộ luật học cơ bản dành cho chư vị tỳ khưu, trong lần duyệt xét bằng tiếng 
Pali bao gồm 227 khoản luật được chia thành § mục phù hợp với hình phạt 
được gán cho từng khoản một: parajika: bất Cộng trụ; sanghadisesa: Tăng tàn; 
aniyata: bất định; nissaggiya pacittiya: Ưng xả đối trị; pacittiya: Ưng đối trị; 
patidesaniya: Ưng phát lộ; sekhiya: Ưng học pháp; và adhikarana-samatha, 
cách giải quyết các vẫn đề. Các chương tiếp theo sau đây sẽ thảo luận về 
những ý nghĩa chính xác của các Thuật ngữ này. 


Mặc dù, ba trong số các thuật ngữ này không ám chỉ đến những hình phạt. 
Các khoản luật aniyata đưa ra những hướng dẫn đề phân xử những tình huồng 
còn nghi ngờ; các khoản luật sekhiya chỉ đơn giản cho rằng, “(Đây là việc tu 
học phải được theo đuổi” mà không gán cho một hình phạt đặc biệt nào nếu 
không tuân thủ các khoản luật này và các khoản luật adhikarana-samatha đưa 
ra những qui trình phải theo để giải quyết những vấn đề khởi lên trong Tăng 
Chúng. Như vậy chỉ có năm loại hình phạt được đề cập đến trong chính các 


1272 


khoản Luật giới bản (patimokha), trải rộng từ việc trục xuất ra khỏi Tăng 
Chúng đến việc thú nhận đơn giản trước sự hiện diện của một vị tỳ khưu khác. 
Chúng ta nên chú ý rằng chắng có bất kỳ hình phạt nào liên quan đến hình 
phạt thê chất thuộc bất kỳ loại nào và chúng ta cũng nên lưu ý thêm là mục 
tiêu của việc trải qua những hình phạt cách này, cách khác đều không xóa sạch 
khỏi bất kỳ lỗi phạm nào cho ta hay tây trừ được bất kỳ nghiệp chướng bất 
thiện nào ta phải gánh chịu do vi phạm các khoản luật này; hơn thế, mục tiêu 
lại vừa mang tính cá nhân lẫn tính xã hội: để tăng cường lòng quyết tâm của 
chính chúng ta, để kiềm chế khỏi tư cách đạo đức như vậy trong tương lai và 
để đảm bảo chư vị tỳ khưu khác là những vị vẫn còn nghiêm túc theo đuôi 
việc tu học giới cũng không mắc phải sai phạm đó. 


Thêm vào những hình phạt được đề cập đến trực tiếp trong các khoản luật lại 
cũng có những hình phạt xuất phát từ những khoản luật do bộ Phân tích 
(Vibhanga) và các tập Chú Giải đề ra. Những hình phạt được nhận từ hai loại 
tình huống này, đó là: L) vị tỳ khưu nào thử vi phạm một hành vi được đề cập 
đến một trong số những khoản luật này, nhưng hành vi đó chưa đi đến kết thúc 
hay một hành vi nào khác chưa đạt tới kết thúc (thí dụ như vị đó cô giết chết 
một người, nhưng người đó chưa chết). 2) vị tỳ khưu nào đã vi phạm một tội 
nào đó không trực tiếp bao gồm trong bất kỳ khoản luật nào, nhưng lại giống 
như khoản luật đó (thí dụ như vị đó đánh một người chưa xuất gia, là điều 
không trực tiếp bao gồm trong một khoản luật nào, trong khi đó hành vi đánh 
một vị ty khưu lại được ghi lại rõ ràng). 


Những hình phạt thuộc loại này, khi xuất phát từ các khoản luật bất Cộng trụ 
(parajika) và Tăng tàn (sanghadisesa), bao gôm từ thullaccaya (trọng tội) và 
dukkata (tác ác) những hình phạt nào xuất phát từ các khoản luật ưng xả đối 
trị (nissaggiya pacittiya), Ưng đối trị (pacittiya), và Ưng phát lộ (patidesaniya) 
— TgOại trừ đối với khoản luật chồng lại việc nói những lời xúc phạm — chỉ 
bao gôm hình phạt dukkata (tức là lỗi phạm tác ác) mà thôi. Những hình phạt 
bắt nguồn từ khoản luật đi ngược lại với lỗi nói lời xúc phạm còn gồm cả lỗi 
vọng ngữ (dubbhasita) nữa. Còn đối với khoản luật Ưng học pháp (sekhiya), 
tập Phân tích (Vibhanga) khẳng định rằng không tuân bất kỳ khoản nào do 
thất lễ dẫn đến hình phạt dukkata (tức lỗi phạm tác ác) Tất cả những hình phạt 
phát sanh từ những khoản luật này có thê được xóa sạch thông qua hành vi 
thú tội (confession). 


Tuy nhiên đã có những thời điểm khi mà các hình phạt được gán cho từng 
khoản luật lại không đủ sức mạnh đê ngăn cản vị tỳ khưu tắc trách khỏi liên 
tục phạm phải một lôi phạm nào đó. Trong những tình huông như vậy, Tăng 


1273 


Chúng vị tỳ khưu đang cư trú trong đó, sẽ chính thức áp đặt những hình phạt 
bố xung lên vị đó như là cách để đem vị đó trở lại đúng đường. Những hành 
vi bố xung chính thức này bao gồm từ việc tước đoạt một số đặc quyền đặc 
lợi theo thâm niên, đến trục xuất khỏi Tăng Chúng đặc thù nào đó, hay còn 
bị đình chỉ tham gia Tăng Đoàn chư vị tỳ khưu một cách toàn diện. Trong 
từng mỗi tình huống hình phạt này chỉ mang tính tạm thời; nếu vị tỳ khưu 
nhận ra lỗi lầm và sửa lại đường đi nước bước, Tăng Chúng phải thu hồi hành 
vi chống lại vị đó và phục hồi lại cho vị đó tình trạng trước. 


Như vậy xét một cách toàn diện, hệ thống hình phạt của tập Giới Luật tận 
dụng ba nguyên tắc căn bản này — thú tội, tước đoạt mât và nhiêu mức độ khai 
trừ khỏi Tăng đoàn khác nhau — như là những phương tiện đem thi hành các 
khoản luật đó, để hiểu được tính chất .uyên thâm của hệ thông giới luật này, 
điều quan trọng là phải nhận ra được bằng cách nào từng mỗi nguyên tắc trong 
toàn bộ các khoản luật nảy có tương quan thế nảo với việc tu tập Phật Pháp 
và việc tu tâm... (Tỳ khưu Siêu Minh dịch) 

-—-0O0--- 
PaucIty — ít ỏ1, lượng nhỏ 
Pauper - người nghèo khổ, bần cùng 
Pavilion - sảnh đường, nhà kiểu gian lớn 
Pawn - con tốt, người bị sai khiến; cầm đồ 
Pectoral - tắm che ngực để trang sức của các thây tu Ai Cập 
PedagogIical — giáo dục, sư phạm 
Pederasty - loạn dâm 
Peek — lén nhìn, nhìn trộm 
Peeve - chọc tức, làm phiền 
Peg - chốt, cái móc 


PeJorative - miệt thị 


Pelvic - xương chậu 


1274 


Penal — hình phạt, hình sự 

Penance — sám hồi, ăn năn, tự hành xác đề hối lỗi 
Pennant — dây treo cờ 

Pent — đóng kín, bị nhốt, bị giam 

Pentads — groupings of five = nhóm số 5 
Penultimate — áp chót, gần cuối 

Perceive — notice = nhận biết 

Perception — atfain awareness 

Percolating - thắm nước 

Peregrination - cuộc du lịch, hành trình 

Perennial — present of all season of the year 
Peripatetic — lưu động, đi rong, thuộc thuyết tiêu dao 
Permutation - sắp xếp đội hình, đôi trật tự, đối vị trí 
Perpetrator - thủ phạm, kẻ gây ra 

Perpetuating — cause to last indefinitely = kéo dài, bất diệt 
Perquisite - bồng lộc, tiền thù lao 

Persuasiveness - thuyết phục 

Pertain - gắn liền, liên đới nhau 

Pertinent — đúng chỗ, thích đáng 


Perusal — xem xét kỷ, nghiên cứu kỷ (sách) 


1275 


Pervade — throuph (pervasively: diffused throughout) = tràn ngập, lan toả 
Perverse — ngang bướng, ngoan cô 

Pessimism - chủ nghiã bi quan, yếm thế (Pessimist = kẻ yếm thế) 

Pestle — cái chày (pestle and mortar = chày và cối) 

Petrify - biến thành đá, làm sửng sờ 

Petty - nhỏ mọn, tầm thường 

Pewter - hợp kim thiếc, đồ dùng bằng thiếc 

Phalanx - đội hình Pha-lăng 

Phallus (phallic) - tượng dương vật ở Ân Độ 

Philanthropic — nhân từ, bác ái (Philanthropist - người nhân đức) 

Phobia - sự ám ảnh, nỗi sợ hải 

Phoenician - người Phê-nI-xI 

Phurba Dagger or Phurba Ax — is used to vanquish (chế ngự) the ego, which 
1s the source of our øreed and anger. This 1s about getting rid of the egøo sO 
that we wIll be liberated from endless cycle of birth, sickness, old age, and 
death. 

People can not perform these kind of practices 1f they have not conquered the 


demon within theIr own hearts. For protection, recite the mantra: 
*Œm Benza KII Kiiya Hung Phaf` 





Dao Phurba dùng để chế ngự ngã mạn, tiêu trừ ma quỷ... 


1276 


In Sanskrit 1t 1s called the kiaya or the kila, and In Tibetan 1t 1s called the 
phurba, phurpa. The phurba 1s also called the magic dagser. "Phur Is 
translated from the Sanskrit 'kila' and 1t means peg or naIl. Padmasambhava Is 
widely assumed to have Invented the phurba. Padmasambhava used the 
phurpa to consecrate the øround when he established the Samye monastery In 
the 8th century. The phurba 1s a three-sided stake that 1s used in Buddhist 
rituals. Because Tibet has always been a nomadic culture, the tent 1s an 
1mportant part of Tibetan lives, and placIng the tent pegs Into the øground 1s 
always seen as sacrificing the øround. The shape of the phurpa may have come 
from the stake used to hold down tents. 


The three-sided style of the phurba comes from an ancIent vedic tool used to 
pnn down sacrifices. The phurba has three segments on 1(s blade. The three 
sepgments represent the power of the phurba to transform negaftive energIes. 
These energles are known as the 'three polsons, and are aíffachment, 
Ienorance, and aversion. The three sides of the phurba also represent the three 
spirit worlds, and the phurba 1(self represents the axIs of the three spIrI 
worlds. The phurba brings the three spirit worlds together. The handle of the 
phurba represents 'wIsdom', while the blade represents method'. 


The phurba 1s often stabbed down 1nto a bow] of rice or other øraIns in Tibetan 
rituals. Phurbas can be made from wood, bone, or metals such as copper and 
brass. If more than one metal 1s used to make a phurba, 1t 1s done In a 
combination of three or nine metals, which are both meaningful combinations 
numerIcally. 


There are always carvings at the top of phurpas. Some popular Images are 
skull heads or Buddha heads. Sometimes the Buddha heads come In threes to 
mirror the blade, so that each way the blade 1s turned, there 1s always a 
Buddha's head facing you. 


The phurba symbolizes stability, and 1t 1s offten used during ceremonIes. The 
phurba 1s offen used by Tantric practiloners. The phurba can also hold 
demons 1n place. Only those who are empowered to use the phurpa may use 
1t 1n these rituals. The phurba can be used to tether negative energles during 
ceremonIes, or as a stabilizer. The blade on a phurba 1s never sharp, 1t 1s only 
used as a ritual dagøer, not an actual weapon. 


Dao Phurba (Kilaya) - (Hồng Như dịch) 


LÀ7? 


Kia hay Kilaya là một con dao găm có dạng tam giác, là đại diện cho thực tế 
tận cùng của ba cánh cửa giải thoát - tính trống rỗng, sự độc nhất, vô sở cầu. - 
là sự đồng nhất của Tam Thân Phật, các năng lực này được huy động hết tất 
cả vào tại một điểm đề chiến thắng tất cả mọi tội lỗi và chuyên hoá nó thành 
tôt lành. 


Vajrakilaya, hay kila, có nghĩa là một thứ gì đó sắc nhọn, một thứ dùng để 
đâm, chọc xuyên qua các thứ khác, đại loại như là một con dao găm. Một con 
dao găm mà nó quá bén đến mức có thể đâm xuyên mọi thứ, trong khi không 
thể có cái gì đâm xuyên qua được. Sự sắc bén và năng lượng xuyên thủng mọi 
thứ này là những gì được sử dụng trong thực hành và là phương pháp quan 
trọng nhất trong những phương tiện vô lượng không thể tính đếm của Kim 
Cang Thừa. 


Dao phurba và hành giả thực hành pháp này ở đâu thì nơi đó sẽ được an bình, 
tránh được các não hại, ma. chướng. Sự thực hành các pháp bí mật lại sớm 
được thành tựu do oai lực bât khả tư nghì của pháp khí + đàn pháp này. 


Tương truyền ngài Liên Hoa Sanh (Guru Rinpoche) cũng đã từng thực hành 
đàn pháp kilaya với pháp khí này đê thành tựu. 


Vajrakilaya là một trong những bồn tôn phô biến nhất được biết đến khi dùng 
để tiêu diệt những chướng ngại. Guru Rinpoche đã đạt được giác ngộ thông 
qua sự thực hành Yangdag Heruka, tuy nhiên trước đó ngài đã phải thực hành 
Vajrakilaya để dẹp, cũng như làm sạch những chướng ngại, và sau đó, thông 
qua đó, ngài thực hiện những phần còn lại và đạt được những gì ngài mong 
muôn. Do vậy, Vajrakilaya được biết đến thông qua sự dọn sạch những 
chướng ngại. 

Vajrakilaya được biết đến như là những hiện thân của tất cả mọi hoạt động 
của chư Phật. Khi nói đến Vajrakilaya, thì chúng ta còn được biết đến ngài 
như là một hoá thân phẫn nộ của Vajrasattva (Kim Cang Tát Đoả)... 

---0000OOooo--- 


Physical Death — At the moment of physical death, the soul withdraws from 
the physical form and moves 1nto the astral body. Our astral body 1s the 
surviving body and the body we Inhabit when we leave the physIcal plane. It 
looks Just like us and 1s the body we wIll operate in when we are on the other 
side. At death, the silver cord snaps, separating the physical and astral bodies. 
Thịs 1s a true mark of death and separates from the final exit from this life. 
Wonderful angelic beings assist In the process. One can feel peace and 


1278 


stlllness when they are present. Many times, loved one who have already 
crossed over lend their help as well. Once you have made your crossing, you 
stay on the earth plane for approximately a week. The first 72 hours after death 
are especIally critIcal as there 1s stIll a spIritual disengaging from the physIcal 
going on. Althouph the soul 1s gone, there are many spiritual support systems 
to the body that need to be disengaged. That 1s why one should not cremate or 
bury the body until 72 hours have passed, to make sure all the spiritual 
connections with the physical body are complete released. 


What are you feeling and thinking when you first cross over? Most people are 
1n a limbo state — half awake, half asleep — They are not really aware of what 
has happened. Some are quite alert and Iimmediately know they have died and 
many even feel a sense of relief, especially 1f they have been suffering through 
an 1llness. The truth 1s you are not really that different a person when you croSS 
Oover. If”s better to think of the entire process of making the transition and 
reIncarnation as one confInuous life — different places, same soul. Crossing 
Oover 1s like øoIng from one counfry to another. If you move from Chicago to 
Paris, you re still the same person even though you re 1n a different location. 


What most important to remember 1s that you donˆt become a saInt and your 
sins don”t simply wash away by making the transition. If you had difficulty 
forgiving people 1n physical life, 1t doesn”t automatically easier on the other 
side. 


During the first seven days after making a transition, you øgenerally stay close 
to love ones and the places you are most familiar with. You wIll do things like 
attend your own funeral! After a week, most go to the other side, but some 
refuse and these are what we call earth-bound souls (ghost), not a good 
sItuafion. 


'When you leave the earth plane, you are taking to a specIal meeting place In 
the astral world. You wake up In this exquIsite environment and there are 
beautiful light rays steaming In. You are greeted by several angelic beIngs 
with shimmering auras. 


They explain that you have passed on and what 1s coming up to you. This 1s 
usually a shocking experlence, because many people don't fully realize 
theyˆre died. Sometimes there 1s unhappIness as they don”t want to think of 
themselves as physIcal dead. Yet for others, the news 1s Joyful... 


1279 


At this poInt, most people have litle memory of therr life on Earth. Thịs 1s 
actually 1s blessing as 1t makes the transition easler. But the truth 1s Just as we 
forget our experlences on the other side when we come to Earth. We forget 
many of our earthly experiences when we go to the other side... 


You are taken to a wonderful place called the rose room. The rose room 1s 1n 
a spIritual realm, the East Indians call đeyachan, a sort of heaven world. They 
call 1t the rose room because there are rose vines climbing the walls In 
beautiful designs. There are no wIndows but a gentle, soft light filIs the room 
and there are ministering angelic beings. The rose room 1s a very special place 
where you øo to rest — a deep, spiritual rest. You may sleep for weeks as your 
soul relaxes and disconnects from Earth life. Most people are confused when 
they come over, and 1t takes time to adJust... 


Once you come out of the rose room, you feel refreshed, you are then øgIven 
the choIce to visit Earth for a perlod of forty four days. This 1s the time to see 
how loved-ones are doing and to say goodbye to Earth life. This 1s when you 
begin to rekindle a clearer memory of your last Incarnation on Earth. 


There 1s usually sadness during this time, because you cannot communIcate 
with your loved-ones. If there”s unfinished business, you feel regrets. The 
teachers guide with you and are with you the whole time. You vIsit your home, 
the place you worked, friends and people you knew. It bothers you greatly to 
see loved-ones 1n grief. You try to tell them you re okay, but they can”t hear 
you as you can”t no longer communIicate with those 1n the physical plane. 
After 44 days, you have no choIce but to return to the astral planes. You are 
then taken to a magnificent place of healing, this place looks like a temple 
from anclent Greece. It?s huge with a magnificent domed center, the building 
1s radiant with white and blue light. 


You come here to receive a deep spIritual healing 1n all levels of your 
conscIousness. Generally, you stay here for about 2 weeks as the Holly Beings 
of this temple continuously work with you. When you leave the healing 
temple, you feel reJuvenated, you have been released from much of the earth 
dross (bụi trần). You adjust to your new environment, and you realize what a 
sigmificent place you are 1n. At this point, you re ready for the next step — 
having your life reviewed. 


Thịis 1s where you see for yourself what you dịd and did not do 1n your last 
life. You are taken Into another magnificent temple on a very high plane of 


1280 


conscIousness and seated 1n a speclal room. There are huge candles lit, 
standing In front of the candles are Devine Beings of light whose Job 1s fo 
review your life with you. These tremendous beiIngs are called the Lord of 
Karma. 


The Lord of Karma are the adminiIstrator of the devine law of cause and effect. 
The Sanskrit term Lipikas, which means celestlal recorders or scribes, has 
been used 1n reference of the Lord of Karma and are responsIble for recording 
and Imaging the Book of LIfe for humanity. There are usually six to ten of 
them. They stand to greet you, yet the Interesting thing 1s you can”t see theIr 
faces. They look like silhouettes with 1ncredible light rays coming out from 
them, and you hear them loud and clear. In front of them 1s a very ornate table 
with a huge book, the book of life and 1t”s open to your page. The book of life 
1s the record of the things you have done, said, thought, feld in the life you 
Just finished and In other lives as well. It records everything verbatIm, so there 
1S no confusion. Then you start watching your life as If you were watching a 
movie. The key moments In the life you Just lived are shown In crystal clarIty. 
'You see all your accomplishmentfs and your failings. You see the real motIves 
behind your actions, what you were thinking and feeling. They show the 
effects your life had on others: posIfIve, negative, 1f)s quIfe an experlence fo 
watch your life like this... 


Afterward the Lord of Karma tell you what you have finished and what you 
have left undone In terms of your purpose and task on Earth. They pay 
particular attention to what you have left undone. They adamant about what 
stIll needs to be finished. Their pupose 1s to help you resolve your karma and 
fulfill your destiny. It 1s then decided what the next step 1s for you, they begIn 
to show you the elements of your next life. They show you why you have to 
øo back and what you wIll achieve by resolving such karma. 


Once your time with the Lord of Karma 1s done, you are taken out of the 
temple. Usually there 1s more healing work done because many people come 
out of the experIence devastated, but the experIence 1s necessary for your SpITIt 
ørowith. 


Then comes fun time, you have a reunion with family members, friends and 
even pose who are on the other side! You remember people you have known 
not Just from your last life but from other 1ncarnations as well. You feel a great 
deal of love. You start to remember places you have known 1n the astral 
worlds and things become even more famillar. At this poInt, the formal 


1281 


transiflon process 1s finished. You are now acclimated to the other side. You 
may spend time In the astral planes or begIn to process OÝ reincarnafion very 
SOOn. 


If your time on Earth was cut short, you may reIncarnate quickly. Generally, 
you wIll stay awhile, but not too long, as there are more experlences to øgather 
on Earth. Then you are taken to a wonderful place known as the Temple of 
Instruction with golden hue and resembles a building on an Idyllic Colleee 
Campus. Here your teachers prepare you for the life that 1s to come. They 
explain the reincarnation process and what you need to do In your next lIÍe. 
Your Instruction here 1s done prIvafely and with other souls 1n a huge 
auditorium where you are taught by great ethereal beings (Thiên Tiên). Thịs 
training øoes on for days. Then comes an extraordinary moment, you are taken 
to a special room and show your tapestry of life which shows 1mages Of your 
upcoming I1ncarnation. Ôn this tapestry you see pIctures of some of the maJor 
evenfs and the main goals you are meant to accomplish In your next 
I1ncarnation. The images are shown 1n sort of panels; usually about ten Images 
are shown with your teacher explaining what they mean. Your tapestry shows 
key people who wIll be In your life and the karmic ties. So before you 
Incarnate, you know whatf”s going on (I.e. your future children, what they 
would look and be like, as well as other people and eventfs... ) 


You are shown key elements of the life you are to live beƒfore you live 1t. 
Please Impress this on your mind. When you come to Earth, this experlence 
1s submerged, but the memory 1s placed within your subconscIous to prompt 
you. Slowly, you are meant to rekIindle that memory. For some, this happens 
almost Iimmediately once the next Incarnation begins. For others, 1t can take 
time. 


The wonderful thing 1s when the right people, opportunities, and desIres come 
up 1n the new Incarnatlon, memory of what the tapestry showed you 1s 
rekindled, helping to steer you along the right path. This means 1f you re 
feeling lost or unsure of what you re meant to do 1n life, know that the 
knowledge of your purpose 1s already locked withm you. Its a matter of 
realigning yourself with that knowledge, and things wIll again start clicking 
for you. 


What does free wIll fit into your Tapestry of Life? Do you have a say 1n the 
life you are about to lead? This brings us to one of the most 1Important poInfs 
about reincarnation and our relationshIp to the divine. If your future liÍe 1s 


1282 


shown to you beforehand, what happens to free w1lÏ? Do you not choose things 
like your livelihood, the person you wIlÏ marry, Important people in your life? 


Of course, free wIll operates of every level of exIstence. Yet there 1s a big 
difference between the Inevitable karmic destiny we weave through the 
eXpresslon of free wIll and the actual form that destiny takes. From our 
pe€rspecfive, we cannot possibly understand all the Intricacles of our karmic 
credits and debts we have generated, as well as what 1s needed for our spiritual 
srowth. This must be done by a loving hand far more developed than we are. 
It 1s better to think of our Incarnatlons on Earth as assIignmenfs — mIsslons 
uniquely designed to develop our highest and most noble desires and qualities. 


In truth, there 1s litle negotlating with the Higher when 1t comes to future 
Incarnatlons. But please understand this does not mean that there 1s no Íree 
cholce on your part. Although the key elements of your lie may be 
predetermined as part of your cosmic plan, 1t s your Job to make that destiny 
happen. It”s not going to happen Just by 1tself. The elements shown 1n your 
tapestry must be woven together by you 1n physical life. You must search out 
and find that dream career, those people who are meant to be part oŸ your lIfe 
— aS you are meant to be part of their lives. The thing you are meant to 
accomplish may be shown to you beforehand, but 1t”s going to take alÏ your 
skill, desire, ingenurty, and talent to make them real. 


Having said this, the Tapestry of LIÍe 1s not set In stone. LIÍe 1s fluid, and there 
IS always room for modificaton and adJustments as the need arIses. In 
addition, only select moments of what you are meant to accomplish are shown. 
Some karmas and experlences are not revealed, so there 1s plenty of room for 
Íree expression. Many details are left entirely up to you. You can make a 
requesf to change something 1n your tapestry. If the request 1s 1n line with your 
spiritual purpose, 1t w1ll be granted, otherwIse 1t won't. 


Of course, you can reJect the opportunity presented to you altogether, which 
some people do. Unfortunately, this sets you back spiritually. The divine 
designs another Incarnation based on other karma, but sooner or later you have 
to face all your karma. And the longer you wait, the harder 1t gets. The 
maJorIty of people accept the Incarnation presented because they know how 
much 1t wIll help them and they are eager to progress spIrItually. 


Once you agree to the new Incarnafion, you are taken to the spiritual realm 
where the actual embodiment process begins. It 1s here you are shown who 


1283 


your next parents will be, and the karmic links with these souls are clearly 
shown. You then meet your new parents astrally. Even though they are on 
Earth, they are taken up 1nto the astral world where you must all agree to the 
union. Soon after that, physical conception takes place, and you wI1ll end up 
as a little baby to begin another lap on Earth!... 


Summing up — Naturally the overview cannot cover all the detaills and 
InfrIcacIes of the reincarnation process. Also, there are varIations, but the key 
pOoInts are pretty much the same for everyone. 


What about the transitions of extraordinary souls such as Mother Teresa or 
Mahatma Gandhi? They go through the same process as we do. In the case of 
hiphly evolved souls, their transiion 1s glorlous. They re shown the 
extraordinary things they dịd on Earth and the great service they performed, 
and they meet some of the people they were so helpful to. NÑaturally, they find 
themselves In the hiph spiritual spheres, and in communion with great 
spIritual beings. 


In the case of tyranfs and souls who committed great atrocitIes, they, tOO, ØøO 
through the same transitIion process as we do, but thetr transition 1s mụch more 
difficult. Theyˆre shown the evil they committed and meet some ofthose they 
abused. They wIll inevitably find themselves In the lower netherworlds, where 
they will be surrounded by those of like mind and vibration. Their spiritual 
climb 1s difficult as they feel the extreme effects of their misdeeds. Yet from 
the metaphysical perspective, no soul Is past redemption. Even In these 
situations, the divine tries to help lift these souls. They cannot reIncarnate to 
start paying back theIr karmic debts until they are out of those hellish reglons. 


IUˆs the goal of every soul to return home to the Higher...We have to pass 
through many spiritual planes and reach Into the highest levels of the heaven 
worlds. We are simply not ready for this In our present state of ørowth. As 
metaphysics teaches, “We do not go to heaven, we grow to heaven.” When 
we reach the pIinnacle of our spiritual evolution, we wIll evolve I1nto that 
heavenly state and Join with the Higher once again, the culmination of our 
spiritual pilgrimage. What a glorious day that wIll bel 


(Barbara Y. Martin & Dimitri MoralfIs — Karma and ReIncarnation) 


CHÈT CHÉT CHÉT CHÉT CHÉT CHÉT CHÉT CHÉT CHÉT CHÉT CHÉT CHÉT CHẾT... 


1284 


Vào lúc chết, linh hồn rời khỏi thể xác sang thể dạng linh hồn. Linh hồn chúng 
ta là thể vĩnh viễn, và chúng ta ở trong thể này khi chúng ta rời nơi chúng ta 
đã sinh sống là mặt đất. Giỗng như chúng ta và là phần hồn khi chúng ta trở 
về phía bên kia. Khi chết, dây bạc đứt lìa khỏi thân xác. Đây là sự thật về cái 
chết và lìa khỏi cuộc sống này. Những thiên thần tuyệt diệu đến giúp đỡ sự 
chia lia nầy. Người chết có cảm giác yên tâm khi các thiên thần xuất hiện. 
Phần nhiều, người thân đã quá vãng cũng đến giúp. Trước khi bạn qua bên kia 
thế giới, bạn ở quanh quân trên mặt đất khoảng một tuần. Ba ngày sau khi chết 
là giai đoạn trầm trọng vì phần hồn từ từ lìa khỏi thân xác. Mặc dù phần hồn 
đã lìa khỏi thân xác, còn nhiều hệ thống tiếp dẫn giữa phần hồn và phân thê 
xác cần được tách rời. 


Đó là lý do tại sao không nên thiêu hay chôn xác sau ba ngày, để biết chắc 
chắn phân hồn tiếp nối với phần xác hoàn toản tách rời. 


Cái gì mà bạn cảm giác và có ý nghĩ khi bạn sang bên kia thế giới? Phần lớn 
mọi người đều trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Họ không biết chuyện gì đã 
xảy ra. Một số còn tỉnh táo và hiểu ngay là họ đã chết, có cảm giác nhẹ nhỏm 
đặc biệt nếu họ bị đau đớn vì bệnh tật. Sự thật thì bạn cũng không thật sự là 
người khác khi bạn qua bên kia thế giới. Tốt hơn là nên nghĩ như một sự 
chuyền tiếp và tái sinh như là dòng tiếp nối sự sống - chỉ khác nơi chốn, nhưng 
cùng một linh hồn. Sang bên kia thế giới như đi từ nơi nầy đến một nơi khác. 
Nếu bạn di chuyên từ Chicago sang Paris, bạn vẫn cùng là một người mặc dù 
bạn ở địa phuơng khác. 


Điều quan trọng nhất nên nhớ là bạn không trở thành Thánh và những tội lỗi 
bạn đã làm không đơn giản xóa đi khi sang bên kia. Nếu bạn gặp khó khăn 
khi tha lỗi cho người nào lúc sống thì không đương nhiên dễ dàng khi sang 
bên kia thế giới. 


Trong vòng 7 ngày sau khi sang bên kia, bạn thường gần gũi những người 
thân ở những nơi quen thuộc nhất với bạn. Bạn sẽ đi đám tang của chính bạn. 
Sau một tuần, hầu hết mọi người đều qua bên kia thế giới, nhưng một số thoái 
thác không chịu đi và những linh hồn này chúng ta gọi là ma, trường hợp này 
không tốt. Khi bạn rời trái đất, bạn được dẫn tới nơi hội ngộ đặc biệt. Bạn thức 
dậy trong một môi trường thanh tú, trong căn nhà với những tia sáng thật đẹp 
chiếu vào. Bạn được tiếp đón bởi các Thiên thần với ánh sáng lung linh... 


Các Thiên thần giải thích rằng bạn đã quá vãng và việc gì, đến với bạn. Điều 
này thường là kinh nghiệm tê tái, vì nhiều người không hiểu thực sự là họ đã 


1285 


chết. Đôi khi họ không vui vẻ khi họ không muốn nghĩ rằng họ đã chết. Đối 
với những người khác đó là một tin vuI. 


Tại thời điểm nảy, hầu hết người ta có một ít trí nhớ về cuộc sống của họ trên 
trái đất. Thực tế là một điều phước lành khi chuyền tiếp dễ dàng. Nhưng sự 
thật chúng ta quên những kinh nghiệm của chúng ta ở bên kia thế giới khi 
chúng ta đến trái đất này. Ngược lại chúng ta quên những kinh Nghiệm sống 
trên trái đất khi chúng ta trở về bên kia thế giới... 


Bạn được dẫn đến một nơi tuyệt vời gọi là phòng hoa hồng. Phòng nây thuộc 
giới tâm linh, Đông Ấn gọi là “2evyachan”, cõi Thiên đường. Người ta gọi là 
phòng hoa hồng vì có khóm hồng leo tường thiết kế rất đẹp. Phòng này không 
có cửa số, nhưng ánh sáng nhẻ nhẹ loan tỏa cả phòng và còn có các vị trưởng 
Thiên thần. Phòng hoa hông là nơi đặc biệt để bạn an nghỉ. Bạn có thể tỉnh 
dưỡng nhiều tuân lễ trong khi lính hồn bạn nghỉ dưỡng và biệt lập từ cuộc 
sông trên trái đất. Hầu hết ai cũng nhằm lẫn khi nảo trở lại bình thường, và 
phải mất một khoảng thời gian dài để điều chỉnh. Một khi bạn rời khỏi phòng 
hoa hồng, bạn cảm thấy tươi tỉnh, bạn được dịp để chọn trở về trái đất một 
thời gian là 42 ngày. Thời gian này để gặp lại người thân thương xem họ thế 
nảo và đề tạm biệt đời sống trên trái đất. Thường thì bạn buôn bực trong thời 
gian này, vì bạn không thê nói chuyện với ho. Nếu trường hợp bạn chưa làm 
xong công việc, bạn cảm thấy hồi tiếc. Người Thầy hướng dẫn cùng bạn trong 
suốt thời gian này. Bạn thăm nhà của bạn, nơi làm việc, bạn bè và những người 
bạn biết. Điều làm bạn phật lòng nhiều là lúc người thân buồn khổ. Bạn cố 
nói cho họ biết là bạn vẫn bình thường, nhưng họ không nghe bạn vì bạn 
không còn nói chuyện với họ được nữa! Sau 42 ngày, bạn không còn lựa chọn 
nào hơn là trở về cảnh giới của bạn. Kế đó bạn được dẫn đến một nơi lộng lẫy 
để chữa lành lại, nơi này giống như đền thờ cô Hy Lạp. To lớn uy nghỉ với 
mái tròn ở giữa, một tòa nhà sáng chói với đèn trăng và xanh. 


Bạn đến đây để nhận sự điều trị về tâm linh trong mọi lớp của tâm thức bạn. 
Thường thường bạn ở đây hai tuần trong khi các đắng bề trên liên tục chữa trị 
bạn. Khi bạn rời khỏi nơi nảy, bạn cảm thấy đầy năng lực, bạn xóa bỏ được 
những bụi trần thế gian. Bạn điều chỉnh môi trường mới và bạn nhận thấy nơi 
nây quả tuyệt diệu! Thời điểm này, ban sẵn sàng bước kế tiếp - ôn lại cuộc đời 
vừa qua của bạn trên trái đất. 


Đây là nơi bạn tự xem bạn đã hoàn tất và những gì không hoàn tất trong cuộc 
sông vừa qua. Bạn được đem đến một thánh thất huy hoàng tráng lệ khác, VỚI 
cảnh giới rất cao và được ngồi trong phòng đặc biệt. Đứng trước các ngọn nến 


1286 


to lớn là các chư thiên mà công việc của họ là ôn lại với bạn về cuộc đời bạn. 
Những vị này có tên là Chúa tê của nghiệp lực. 


Vị Chúa tế nghiệp lực quản lý về luật nhân quả, Phạn ngữ gọi là Lipikas có 
nghĩa là những máy thu của trời, đã được xem xét bởi vị Chúa tế Nghiệp lực 
và có trách nhiệm thu nhận hình ảnh cho quyền sách về đời sống của nhân 
loại. Thường thường có khoảng từ 6 đến 10 vị. Các vị đứng lên để chảo bạn, 
nhưng điều ngộ nghỉnh là bạn không thê thấy mặt họ. Các vị trồng như những 
bóng đen với những tia sáng phát ra từ họ, và bạn nghe họ nói rõ ràng. Phía 
trước họ là cái bàn trang hoàng một quyền sách đồ sộ, quyền sách về cuộc đời 
của nhân loại, là hồ sơ ghi chép những hành động của thân, khẩu, ý của bạn, 
cảm giác trong cuộc sông vừa qua và trong các đời sống khác nữa. Nó ghi 
nhận mọi điều chính xác, không thể nhằm lẫn. Kế đến bạn bắt đầu xem cuộc 
đời bạn như bạn đang xem phim ảnh. Những điểm chính trong cuộc sống của 
bạn vừa qua được ghi rất rõ ràng, mình bạch. Bạn xem những gì bạn đã hoàn 
tất cũng như những gì chưa. Bạn nhìn thấy cái gì theo sau hành động cố ý của 
bạn, cái gì bạn nghĩ và cảm giác. Họ cho xem những hậu quả cuộc đời bạn đối 

với người khác: tốt hay xâu, quả là một kinh nghiệm để xem lại cuộc đời của 
bạn như thế. Sau đó vị Chúa tế của Nghiệp lực báo cho bạn biết việc gì bạn 
đã hoàn tất và việc gì chưa theo mục đích và nhiệm vụ của bạn trên quả địa 
cầu. Họ đặc biệt chú ý việc gì bạn chưa hoàn tất. Họ cứng răn cân nhắc bạn 
việc gì cần nên hoàn tất. Mục đích của họ là giúp bạn giải quyết vấn đề nghiệp 
báo của bạn và hoàn thành vận mệnh của bạn. Rồi quyết định việc gì nên làm 
kế tiếp cho bạn, họ bắt đầu đưa ra những yếu tố cho cuộc đời sắp tới của bạn. 
Họ bảo bạn lý do tại sao bạn phải trở lại và hoàn thành điều gì để giải quyết 
vấn đề nghiệp lực đó. 


Khi nào xong việc với vị Chúa tế Nghiệp lực, bạn được dẫn ra khỏi ngôi đền. 
Thường thường sự nghỉ dưỡng còn tiếp tục vì bao nhiêu người khi ra khỏi 
ngôi đến với kinh nghiệm phũ phàng, những kinh nghiệm cần cho vấn đề tâm 
linh tiễn bộ của bạn. 


Rồi đến lúc vui, khi bạn đoàn tụ với những người thân trong gia đình, bạn bè 
và ngay cả những ai ở bên kia! Bạn nhớ lại người bạn biết không phải từ kiếp 
vừa rồi mà là từ những lần đầu thai khác. Bạn cảm thấy tình thương bao la. 
Bạn bắt đầu nhớ lại những nơi đã biết trong thế giới tâm linh và những nơi đó 
trở nên quen thuộc hơn. Tại thời điểm nầy sự chuyên hóa đã xong. bây giờ 
bạn quen với thế giới bên kia. Bạn có thể tiêu khiến it lâu hay bắt đầu tái sinh 
sớm hơn. 


1287 


Nếu thời gian bạn ở trên trái đất ngăn ngủi, bạn có thê tái sinh nhanh chóng. 
Thông thường bạn sẽ ở lại một thời gian, nhưng không lâu lăm, khi có nhiều 
cơ hội bạn hội ngộ với nhau trên quả đất. Kế đó bạn được đến một nơi tuyệt 
diệu là Đền Chỉ Dẫn (Temple of Instruction) với màu sắc vàng óng ánh và 
giống như tòa nhà trong sân trường đại học "Idyllic College”. Tại đây người 
Thầy của bạn chuẩn bị cho bạn cuộc sông sắp tới. Họ giảng giải về tái sinh và 
những gì bạn cần làm cho cuộc sông kế tiếp. Sự chỉ dẫn có tính cách riêng tư 
với những linh hồn khác trong một thính đường to lớn, nơi đây bạn được giáo 
huấn bởi những Chư Thiên. Lớp học này kéo dài nhiều ngày. Thật là khác 
thường, bạn được đưa đến một phòng đặc biệt và cho bạn xem tập ảnh của 
cuộc sống sắp tới. 


Trên thảm hình ảnh này bạn thấy hình ảnh của một sỐ diễn tiền chính yếu và 
mục đích để nhắc bạn phải hoàn tất trong cuộc sống kế tiếp. Những hình ảnh 
được diễn ra từng ô một, thường khoảng 10 hình ảnh, với người Thây của bạn 
giảng giải. Tập ảnh trình bảy người chính yếu trong cuộc sống với nghiệp liên 
hệ với bạn. Do đó trước khi tái sinh, bạn không biết diễn tiễn ra sao (như con 
cái tương lai của bạn, chúng giống ai, cùng những người khác và diễn tiến)... 


Bạn được chỉ dẫn những yếu tố chính của cuộc sống trước khi bạn sông cuộc 
sống đó. Hãy ghi khắc vào tâm trí bạn. Khi bạn đến quả địa cầu, kinh nghiệm 
này bị lãng quên nhưng trí nhớ bị chìm vào tiềm thức. Dần dân, bạn hồi tưởng 
lại trong trí nhớ. Đối với một Ít người, điều này xảy ra hầu như ngay tức khắc 
khi cuộc sống kế tiếp bắt đầu. Đa số những người khác phải từ từ theo thời 
ø1an. 


Điều kỳ lạ là khi cùng một người, với cơ hội, và ý muốn đề tạo nên một thân 
thể mới, nhớ lại bộ hình ảnh trước kia sẽ nhắc nhở bạn, giúp bạn lèo lái cuộc 
sống theo đúng như đã vạch ra. Điều này có nghĩa là nếu bạn cảm thấy lạc lối 
hay không chắc phải làm gì cho cuộc sông có ý nghĩa, sự hiểu biết này đã ghi 
khắc trong bạn. Vấn đề là liên kết bạn với sự hiểu biết đó và mọi việc sẽ bắt 
đầu lại cho bạn. 


Điều gì làm cho sự tự do lựa chọn đúng theo tập ảnh về cuộc sống của bạn. 
Bạn nói gì về cuộc đời mà bạn phải đóng vài chính. Điều này mang đến cho 
chúng ta một trong những điểm quan trọng về sự tái sinh và sự quan hệ đối 
với các chư thiên (các vị Thánh). Nếu cuộc sống sắp tới của bạn được chỉ dẫn 
trước, tự do lựa chọn sẽ ra sao? Bạn không cần chọn những việc như kế sinh 
nhai, người bạn sẽ cưới, những người quan trọng trong cuộc sông của bạn. 


1288 


Sự tự do lựa chọn dĩ nhiên hoạt động trong mọi lãnh vực của sự sống. Còn sự 
khác biệt giữa vận mệnh nghiệp báo không thể tránh được mà chúng ta thêu 
dệt về tự do lựa chọn và vận mệnh thực sự xảy ra. Từ phối cảnh của chúng ta, 
chúng ta không thể hiểu tất cả tính cách phức tạp của nghiệp lành và nghiệp 
dữ mà chúng ta đã tạo ra, cũng như điều gì cần cho tâm linh chúng ta phát 
triển. Việc này phải được thực hiện bởi bản tay yêu thương cao cả hơn chúng 
ta. Tốt hơn nên nghĩ sự sống của chúng ta trên quả đất như sự giao phó - nhiệm 
vụ duy nhất được thiết kế để phát triển, và ước muốn cao cả nhất về ý nghĩa 
và phẩm chất của chúng ta. 


Thật ra có sự thương lượng trước với “đẳng bề Trên" khi nói đến đời sống sắp 
tới. Nhưng làm ơn hiểu rằng việc đó không có nghĩa là có tự do lựa chọn cho 
phần bạn. Mặc dù yếu tố chính của đời bạn có thê được ấn định trước như là 
phần của vũ trụ sắp xếp, việc của bạn là làm cho định mệnh xảy ra đúng như 
thế. Tự nó không xảy ra được. Những yếu tổ trình bày trước đây trên tắm thảm 
hình ảnh phải được thêu đệt. Bạn phải bỏ công đi tìm kiếm sự nghiệp, những 
người được hiểu một phần trong kiếp sống bạn - cũng như được hiểu là một 
phần kiếp sống của họ. Điều bạn được biết để hoàn thành có thể được chỉ dẫn 
từ trước, nhưng sẽ phải tuỳ thuộc vào năng khiếu của bạn, lòng mong muốn, 
sự khéo léo, và tài năng đề biến thành sự thật. 


Nói như thế này, tắm thảm hình ảnh về đời sống không như khắc vào đá. Đời 
sống là dòng chảy, và luôn luôn có khuyết điểm để sửa chữa và điều chỉnh khi 
cần. Hơn nữa, chỉ lúc lựa chọn điều gì bạn nên hoàn thành như đã định. Một 
số nghiệp báo và kinh nghiệm không được tiết lộ, vì thế có rất nhiều khoảng 
để diễn tả tự do. Nhiều chỉ tiết còn lại hoàn toàn tùy theo ý bạn. Bạn có thê 
yêu cầu thay đổi một vài điểm trong tắm thảm hình ảnh cuộc đời của bạn. Sự 
yêu cầu đồng thuận với mục đích tâm linh. Bạn sẽ được chấp thuận, khác hơn 
điều đó là không được. 


Dĩ nhiên bạn có thể từ chối lúc trình bày tất cả cho bạn, như một số người đã 
làm. Điều không may là làm chậm trễ. Chư Thiên thiết kế một thân thể khác, 
căn cứ vào nghiệp báo khác, nhưng sớm muộn gì bạn vẫn phải đối đầu với tất 
cả nghiệp của bạn, và bạn chờ càng lâu, càng khó hơn. Đa số đều chấp nhận 
thân thể được đưa ra là vì họ biết rằng nó sẽ giúp họ và họ hăng hái để tâm 
linh phát triển. 


Một khi bạn chấp nhận thân thê mới, bạn được đưa đến giới tâm linh, nơi đây 
quá trình hình thành thân thê mới bắt đâu. Bạn được chỉ dân ai sẽ là cha mẹ 
của bạn, và nghiệp báo liên kêt giữa những linh hôn được chỉ dân rõ ràng. Kê 


1289 


đó bạn gặp cha mẹ bạn, mặc dù họ đang ở trên địa cầu, họ được đưa đến thế 
giới bên này, nơi đây bạn phải đồng ý mọi thứ cho sự xum họp đoàn tụ. Ngay 
sau đó, sự thụ thai cho thân thê mới bắt đầu và cuối cùng bạn trở thành một 
hài nhi để bắt đầu vòng luân hồi khác trên địa cầu. 


Tóm Lược 


Đương nhiên sự mô tả không thể bao quát mọi chỉ tiết phức tạp của quá trình 
tái sinh, cũng có sự thay đôi, nhưng điêm chính hơi giông nhau cho mọi người. 


Còn sự chuyển tiếp khác thường của những linh hồn như Mẹ Teresa và 
Mahatma Gandhi thì sao? Họ cũng qua sự chuyền tiếp như chúng ta. Trong 
trường hợp cho các linh hồn phát triển cao độ, sự chuyên tiếp của họ huy 
hoàng. Họ được trình bày những công trình phi thường vả công việc cao cả 
họ đã làm trên quả địa cầu, và họ gặp lại một số ân nhân đã được giúp đó. 
Đương nhiên, họ thấy họ ở những cảnh giới cao hơn và hội ngộ với những vị 
"Cao cả". 


Trường hợp các bạo chúa, linh hồn họ mắc tội tàn ác, họ cũng trải qua cùng 
quá trình. Sự chuyển tiếp y như chúng ta, nhưng có phần khó khăn hơn nhiều. 
Họ được xem điều quỷ quái họ đã vướng mặc và gặp lại một số nạn nhân mà 
họ đã tàn nhẵn lạm quyên. Họ sẽ không tránh khỏi phải đến những cánh giới 
thật thấp, nơi đây họ sẽ bị bao vây bởi những linh hôn cùng tần số rung động. 
Sự thăng tiến của họ khó khăn khi họ có cảm giác tuyệt đối với những điều ác 
của họ. Về phương diện siêu hình, không có linh hồn nào chuộc lại quá trình 
của mình được. Chư Thiên có thê giúp các linh hồn này không? Họ không thê 
tái sinh mà bắt đầu trả giá nghiệp dữ của họ đến khi nào xong mới được ra 
khỏi những cánh giới địa ngục này. 


Mục đích của mọi linh hồn là trở về với cảnh giới cao hơn. Chúng ta phải qua 
nhiều cảnh giới và đến cảnh giới cao nhất của thế giới thiên đàng. Chúng ta 
không đơn giản sẵn sàng cho trạng thái tiễn lên trong hiện tại, như những giáo 
sư về siêu hình học nói, "Chúng ta không lên thiên đàng, chúng ta trưởng 
thành nơi thiên đàng". Khi chúng ta đến tột đỉnh của sự phát triển tâm linh, 
chúng ta mở ra trạng thái thiên đàng và nhập vào với những đắng “Cao cả”, 
điểm cao nhất của chúng ta trong cuộc hành hương tâm linh. Thật là một ngày 
huy hoàng! (Quảng Trí Chánh Dịch Việt ) 
-—=0O0--- 
Physical homage — means bowing down to the obJects of refuge, by touching 
the five limbs of the body to the øground: both knees, the 


1290 


palms of both hands, and the forehead. The outstretched 
palm must touch the ground, not simply the fists. Like- 
wIse, the forehead should touch the ground. Thịs 1s how 
to make a haÏlf prostration. 
To make a full prostration, let the entire body down onto 
the ground like a falling tree, stretching out the arms and 
let both hands entirely touch the ground = Tôn lạy Phật 

Khi tôn lạy Phật: cả hai đầu gối, hai lòng bản tay, trán phải chạm mặt đất. 

Còn cách lạy của người Tây Tạng, toàn thê thân người (đầu gối, bụng, 

ngực), rồi duỗi thắng hai cánh tay ra phía trước, tất cả đều chạm mặt đất.. 

Physiological - thuộc sinh lý học 

Pictogram - biểu đồ thống kê 

Plerce — đâm vào, chọc thủng, xuyên qua 

Piety — lòng mộ đạo, lòng hiếu thảo, lòng trung thành 

Pinnacle — surmount = tháp nhọn, đỉnh núi cao nhọn 

Pious — ngoan đạo, sùng đạo, hiếu thảo 

Piss - nước tiểu, đi tiểu 

Pitfall - hầm bẫy, cạm bẫy, điều nguy hiểm 

Pittance - tiền thù lao rẻ mạt 

PIvotal - nồng cốt, mẫu chốt 

Placebo — tác dụng làm người ốm an lòng 

Plagiarism — phái ăn cấp ý, ăn cấp văn... 


Plague - bệnh dịch, tai họa 


Plasticity — tính đếo, mềm 


129] 


Plebelan - người bình dân thời La Mã - plebeian, also spelled Plebian, Latin 
Plebs, plural Plebes, member of the general citIzenry In anclent Rome as 
opposed to the privileged patrician class. 

Plenary — complete In every respect absolute = nguyên vẹn 

Plenitude — sung túc, phong phú 

Plethora - trạng thái quá thừa thải 

Pleurisy — viêm màng phối 

Plexus — (giải phẫu) mạch mu trong cơ thể; hệ thống mô sợi 

Pliancy — pliable = dẻo, dễ uốn, tính mềm 

Plight - cảnh ngộ khốn khô 

Plinth — chân cột, chân tường, bệ tượng 

Plodder - người làm việc cần cù 

Plop - tiếng rơi tỏm xuống nước 

Plunder - cướp bóc, tước đoạt 

Poignancy — chua cay, lời châm chọc 

Polarity - cực, chiều phân cực 

Polemic — aggressive attack = luận chiến, bút chiến 

Polytheistic — đa thần giáo (Polytheism = chủ nghiã đa thần) 

PolytheIsm - 1s the worship of or belief in multiple deitles usually assembled 
Iinfo a pantheon of gods and goddesses, along with theIr own religlons and 


rituals. 


Thuyết đa thần là niềm tin và/hoặc việc cúng bái nhiều thần thánh. Thuyết 
được xây dựng từ những thân thánh cùng truyên thuyết và nghi lễ vê họ. Nhiêu 


1292 


tôn giáo, kể cả các tôn giáo trong lịch sử cũng như hiện thời có niềm tin đa 
thân, như Thân đạo, đạo đa thân A1 Cập cô, đạo đa thân Hy Lạp cô, đạo đa 
thân La Mã, thuyêt đa thân của người Slav, tôn giáo cô Trung Quôc, đạo đa 
thân của người Anglo-Saxon... 

Pompous — hoa lệ, tráng lệ (Pomp — phô trương rực rỡ) 


Pontificate - chức giáo chủ, chức giáo hoàng, nhiệm kỳ giáo hoàng 


Pontificate comes from the French word pontiff, another word for the Pope, 
the leader of the Roman Catholic Church. 


Pore - mải mê, miệt mài 

Porfolio - cặp giấy, tô hợp đầu tư 
Porosity - trạng thái xốp 

Portend — báo hiệu, điềm báo trước 
Portico — mái dẫn vào toà nhà lớn 
Portal - cửa, công chính 


Posthumous — được xuất bản sau khi tác giả chết - published after the death 
Of the author: a posthumous novel. 


Postulate - mặc nhận, định đề 
Posture — tư thế, dáng điệu 


Potala — The Potala was a traditional Winter palace of the Dalai Lamas, and 
a symbol of the religIous and historical heritage of Tibet. Originally buIlt by 
the Tibetan King Song-tsen Gambo In the seventh centuty, 1t was later 
destroyed and not rebuilt until the seventeenth century by the fifth Dalai 
Lama. The current strucfure rises a maJestic 440 ft from the Summit of the 
“Red HIlI” in Lhasa. It 1s over a quarter mile long, thirteen stories hiph and 
filled with over a thousand chambers, assembly halls, shrines and chapels... 


1293 


Another story - The Potala Palace (Tibetan: Po ta la; Chinese Budala Gong) 
in Lhasa, Tibet Autonomous Region, China, was the chief residence of the 
Dalai Lama until the 14th Dalai Lama fled to India during the 1959 'Tibetan 
uprIsing. lt 1s now a museum and UNESCO World Heritage Site. 


The palace 1s named after Mount Potalaka, the mythical abode of Chenrez1Ig 
or Avalokiteshvara. Lozang Gyatso, the Great Fifth Dalai Lama, started 1s 
construction 1n 1645 after one of hIs spiritual advisers, Konchog Chophel 
(died 1646), pointed out that the site was 1deal as a seat oŸ øovernment, 
situafted as 1t Is between Drepung and Sera monasteries and the old city of 
Lhasa. It may overlay the remaIns of an earlier fortress, called the White or 
Red Palace, on the site built by Songtsen Gampo 1n 637. 


The building measures 400 metres east-west and 350 metres north-south, with 
sloping stone walls averaging 3 m. thick, and 5 m. (more than 16 ft) thick at 
the base, and with copper poured Info the foundations to heÏlp proof 1t agaInsf 
earthquakes. Thirteen storles of buildings — containing over 1,000 rooms, 
10,000 shrines and about 200,000 statues — soar Ï L7 metres (384 ft) on top of 
Marpo RI, the "Red HIHI”, rising more than 300 m (about 1,000 ft) In total 
above the valley floor. 


Halfway up the Red HIII is Devangshar Square, a large area approximately 
seventy meters (230 ft) above ground level. It was here that the Dalai Lama 
would watch plays and dances on festIve oCcasIons. 


Tradition has 1t that the three main hills of Lhasa represent the “Three 
Protectors of Tibet." Chokpori, Just to the south of the Potala, 1s the soul- 
mountann (bla-ri) of VaJrapanI, Pongwari that of ManJushri, and Marporl, the 
hill on which the Potala stands, represents ChenrezIg or AvalokIteshvara. 


Cung điện Potala - nằm ở Lhasa, Khu tự trị Tây Tạng, Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa, đã từng là nơi ở của các đời Đạt-lại Lạt-ma (Dalai Lama) cho đến 
Dalai Lama thứ 14 thì lưu vong sang Dharamsala, Ân Độ sau một cuộc khởi 
nghĩa thất bại vào năm 1959. Ngày nay, Cung điện Potala là một viện bảo tàng 
ở Trung Quốc. Đây là một địa điểm thu hút du khách thăm viếng nỗi tiếng và 
đã được UNESCO công nhận là một di sản thế giới, và đã được chương trình 
truyền hình Mỹ Good Morning America và báo USA Today gọi là "Bảy kỳ 
quan mới”. 


1294 


Toản thể của cung Potala bắt đầu được xây dựng năm 1645 thời kỳ Đạt-lại 
Lạt-ma thứ 5. Phải mât hơn 50 năm mới hình thành quy mô công trình như 
hiện nay. 


Cung Potala gồm 3 bộ phận: Khu cung thành phía trước núi, khu cung thất 
trên đỉnh núi và khu hô phía sau núi. 


Khu cung thành có 3 cửa Đông, Nam, Tây và 2 gác lâu. Trong thành có các 
cơ quan quản lý phục vụ cung như viện 1n kinh, nơi ở của các quan viên, tăng 
ni và có cả nhà giam, chuông ngựa. 


Leo lên con đường bằng đá rộng rãi là tới khu cung thất. Khu này là một quần 
thê kiến trúc lớn mà chủ thê của nó là Bạch Cung và Hồng Cung. Bạch Cung 
là cung thất chuyên phục vụ cho sinh hoạt chính trị và tôn giáo của Đạt-laI 
Lạt-ma. Hồng Cung là quân thê kiến trúc mang tính chất tôn giáo gồm các 
điện Phật có linh tháp đặt thi thể các Đạt-lai Lạt-ma đã viên tịch và một số 
sảnh điện khác. 





Mount Potalaka (Chinese: Butuoluo Shan, Japanese: Fudaraku-san), which 
means "Brilliance”, 1s the mythical dwelling of the Buddhist bodhisattva 
Avalokiteshvara, said to exIst in the seas south of India. 

The mounftann 1s first mentioned In the final chapter of the Avatamsaka Sutra, 
the Gandavyuha Sutra, where the chapters protagonist Journeys to seek the 
advice of the Bodhisattva Avalokitesvara. 


The Japanese scholar Shu Hikosaka on the basIs of his study of Buddhist 
ScrIpfures, ancIent Tam] literary sources, as well as field survey, proposes the 
hypothesIs that, the anclent mount Potalaka, the residence of Avalokiteshvara 
described 1n the Gandavyuha Sutra and Xuanzang”s Records, 1s the real 


1295 


mounftain Potikal or Potiyil situated at Ambasamudram In Tirunelveli district, 
Tamil Nadu. Shu also says that mount Potiy1l / Potalaka has been a sacred 
place for the people of South India from time Iimmemorial. With the spread of 
Buddhism In the regIon beginning at the time of the great king Asoka 1n the 
third century BCE, 1t became a holy place also for Buddhists who gradually 
became dominant as a number of theIr hermits settled there. The local people, 
though, mainly remained followers of the Hindu religion. The mixed Hindu- 
Buddhnst cult culminated In the formation of the figure of AvalokIteshvara. 


Potalaka — tên một hòn đảo tại Ân Độ Dương. Hòn đảo này cũng được biết 
là trú xứ của Đức Quán Thế Âm. Năm 847, một vị tăng người Ân 
bỗng nhiên thấy ngài Quán Thế Âm xuất hiện trong một hang 
động trên một ngọn núi. Sau đó vị này đặt tên cho núi này là 
Potalaka, dịch là Phổ Đà. 


Một truyền thuyết rất nỗi tiếng khác bảo rằng, một vị tăng người 
Nhật muốn thỉnh một tượng Quán Âm từ Ngũ Đài Sơn sang Nhật. 
Trên đường về nước thì thuyền của ông gặp bão, ông nguyện 
trước bức tượng đức Quán Âm rằng nếu thoát khỏi nạn nảy, ông 
sẽ xây dựng một ngôi chùa để cúng dường. Ngay sau đó thuyền 
ông như được một bàn tay vô hình dẫn ngay tới núi Phổ Đà (ngoài 
khơi tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc). Đề báo ân, ông bèn lập một 
ngôi chùa tại đây và từ đó đức Quán Âm cũng được xem là vị Bồ 
tát chuyên giúp những người đi biến... 


Nhập pháp giới của kinh Hoa Nghiêm: “Này thiện nam tử, 
phương Nam đây có tòa núi tên là Bồ-Đặc-Lạc-Ca (Potalaka). Núi 
ãy có Bồ tát tên Quán Tự Tại.. 
“Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khô Cứu Nạn” 
“Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát” 
-==0Ö0--- 


Potentate - kẻ thống trị, vua chuyên quyền 

Pragmatic — thực tế, thực dụng —Pragmatist: người theo chủ nghiã thực dụng 

Prajna-paramita — Bát Nhã Ba La Mật Đa (PraJna = wIsdom; Paramita = 
Gone to the other shore) 


Getting to the Other Side — Prince Gotama, who had become Buddha, saw one 
of his followers meditating under the tree at the edge of the Ganges rIver. 


1296 


Upon Inquiring why he was medifating, his follower stated he was attempting 
to become so enlipghtened he could cross the rIver unaided. 

Buddha gave him a few pennies and said:ˆWhy don”t you seek passage with 
that boatman. It 1s much easIer. 


TỪ CHUYỆN CÁI BÈ QUA SÔNG, _ 
ĐỨC PHẬT CHI RA MỘT THOI XÂU KHỎO BỎ KHIỂN CON 
NGƯỜI KHÔ SƠ (Thanh Hương | Soha) 





Một trong những bài giảng nôi tiêng nhât của Đức Phật là câu chuyện về cái 
bẻ qua sông, với những hàm ý vô cùng sâu sắc. 


Một hôm, Đức Phật ngồi trò chuyện cùng các môn đồ của mình. Ngài kế cho 
họ về chuyện một người đàn ô ông muôn qua sông song lại bị kẹt lại ở trên bờ. 
Ở bờ bên này đang có một hiểm nguy lớn đang chờ ông ta. Ở bờ sông bên kia 
thì rất an toàn. Nhưng chăng có cây cầu hay chiếc phà nào để qua sông. Vậy 
phải làm sao? 


Ngẫm nghĩ một hồi, người đàn ông đã đi nhặt những cành củi, lá cây và dây 
leo, rôi với sự khéo léo của mình, ông ta đã có thê đan thành một chiếc bè. 
Lấy tay và chân làm mái chẻo, cuối cùng ông ta cũng đã có thê qua sông, thoát 
khỏi bên bờ sông đầy hiểm nguy đề đi đến một nơi an toàn. 


Đức Phật hỏi các môn đô, "Theo các ngươi, sau khi qua sông tôi, người đàn 
ông sẽ nghĩ gì và làm gì? Phải chăng ô ông ta sẽ cho rằng, cái bè rất hữu ích khi 
đã giúp ông ta qua được cửa ải nguy hiểm, nên ông ta sẽ đeo nó trên lưng để 
tiếp tục cuộc hành trình trên đất liền?" 


1Ề97 


Nghe thấy vậy, các môn đôồ đều cho răng, cái bè quả thật rất hữu ích khi đưa 
ông ta qua sông, nhưng đeo nó trên lưng đê đi lại trên đât liên thì có vẻ lại 
không phải là ý tưởng sáng suôt cho lăm. 


"Phải vậy không?", Đức Phật hỏi lại. "Nếu ông ta cần thận đề lại chiếc bè bên 
bờ sông thì sao?" 


Các môn đồ đều đồng tình rằng, "Đó đúng là một thái độ đúng đắn. Giờ đây 
chiệc bè đôi với ông ta là vô tác dụng, ông ta nên biệt buông bỏ, đặt nó bên 
bờ sông đê nó có thê giúp ích cho những người khác". 


Đến lúc này Đức Phật mới hỏi lại tất cả: "Chăng phải trong các ngươi, vẫn có 
những người giữ lại bên mình những thứ mà bản thân đã không còn cần đến 
nữa ư? Chẳng phải vì tiếc của, vì lòng tham và sự ích kỷ mà các ngươi vẫn 
không muôn tặng lại cho người khác hay sao? 


Nên nhớ, của cải vật chất chỉ là vật ngoài thân, chỉ có thê giúp chúng ta vào 
một lúc nào đó trong đời, giống như chiếc phà kia thôi, chứ không phải những 
thứ để ta chiếm giữ đời đời kiếp kiếp. 


Càng biết buông bỏ đúng lúc thì càng có nhiều người được giúp đỡ, và chính 
bản thân ta cũng được giải thoát khỏi gánh nặng, tâm tư trở nên nhẹ nhõm và 
thoái mái, không vướng bận". 


Lời bàn: Qua câu chuyện về chiếc bè qua sông, Đức Phật đã khéo léo dạy 
cho chúng sinh bài học vê việc buông bỏ những vật chất không còn cần thiết 
với ta để giúp đỡ những người thực sự cần đến nó, để tạo ra mội thể giới tốt 
đẹp không có lòng tham ngự trị, vì lòng tham sẽ kéo theo tất cả những thói hư 
tật xấu, những việc ác, việc hại người. 

Song, chiếc bè mà Đức Phật nói đến không chỉ là yếu tổ vật chất, mà còn là 
những con người, những mối quan hệ, những suy nghỉ, thành kiến trói buộc 
Ía, khiến ta luôn thấy HgỘt ngạt trong Cuộc sống. 

Con người thường có xu hướng quen và gắn bỏ với những thứ ở bên mình một 
thời gian, và dù chúng có trở nên xấu đi, trở thành sánh nặng với bản thân 
thì họ cũng không nỡ bỏ đi. Họ cố gắng níu kéo, cô găng gìn giữ, và đau khổ, 
suy sụp khi mọi chuyện không theo ý mình. 

Nền nhớ con người hay môi quan hệ nào cũng có thể giống như một chiếc bè 
với ta mà thôi. Họ có thể gắn bỏ với chúng ta trong một khoảng thời gian nhất 
định trong cuộc sống. 


1298 


Hãy trân trọng từng khoảnh khắc giữa ta và họ. Nhưng đến một lúc nào đó, 
khi ta và họ không còn đi chung trên một con đường, thì đừng níu kéo, đừng 
giành giật hay đau khổ vật vã, mà hãy để họ đi con đường của họ, tạm biệt họ 
đúng lúc và chúc họ lên đường bình an. Đó mới là hành động nên làm, tốt cho 
người, cũng tốt cho ta. (Theo Buddha Weekly & Finding Your Soul) 
PraJnaparamita — the Perfection of Wisdom, the great Buddhist Jhana text: 


“Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha” — Gone, 
gone, øone beyond, gone altogether beyond, oh what an 
awakening, all haIl! 


““Vết-đế, Vết-đề, Ba la yết-đé, Ba la tăng yết-đế, Bồ-đề tát-bà-ha” 


Các bài chú bằng tiếng Phạn thường được để nguyên, không dịch. 
Bài chú có nghĩa đại khái như sau:” Qua đi. Qua đi. Tất cả qua bờ 
bên kia. Tất cả tích cực qua bờ bên kia. Sự giác ngộ được viên 
thành nhanh chóng.” 


Bờ bên kia là gì? Ta thường nghe rằng chúng sinh và Phật chỉ khác 
nhau ở một điểm: một đằng là mê, một đằng là ngộ. Chúng sinh bị 
vô minh che lắp nên mê mờ, trôi lặn mãi trong vòng sinh tử luân 
hồi. Muốn được thành Phật thì phải tu tập để sang bờ bên kia, tức 
là bờ giác ngộ vậy. Giác ngộ thế nào là khổ, đạo Phật nói “đời là bể 
khổ”, trong đó không có tư tưởng yếm thế, bi quan gì cả, chỉ nói 
lên sự thật mà thôi! Trong tất cả các khô thì cái khổ lớn nhất của 
chúng sinh là sinh tử luân hồi... 


Prajna-paramita Heart Sutra = Bát nhã tâm kinh 


1299 


Hear( Sufra — the attainment of five levels of the path: the path of 
accumulation , the path of preparation, the path of Insight, the path of 
meditation and the path of no more learning 1s explained In 
condensed form In the Heart Sutra where we find the mantra: 


“Tadyatha om gafe gafe paragafe parasamgate bodhi svaha” 
Tadyatha — means “1t 1s thus' 


Gafe gafe — means “go, øo`” refers to the attainment of the path of 
accumulation and the path of preparation. 


1300 


Paragafe — means “go beyond? refers to the attainment of the path of 
Insipht, suggesting that when one gains the path of 1insight which 1s 
đirect Insight Into emptiness. At that poInt one has transcended the 
state of ordinary existence and becomes what 1s known as an “arya” 
or “Noble Being”. The metaphor of “øo beyond” sugøesfs crossing to 
shore on the other side, when one”s own ordinary state 1s understood 
as this side of the shore. The other side of the shore 1s Nirvana or the 
state of liberation. By attaining the path of 1insight one has already 
gone beyond the ordinary state of cyclIc exIstence... 


Parasamgafe — go utter beyond, 1mplies the attainment of the path of 
meditatlon. Essentially this 1s a state when the direct 1nsighft one has 
gained, has further deepened through constant familiarity and 
culminates (lên đến cực điểm) in the attainment of enlightenment or 
tofal transcendence. 


The point here 1s that this entire process of different levels of realIsat- 
1on, culminating 1n the attainment of buddhahood, 1s understood 1n the 
Buddhist context as a process that combines the method aspect and the 
wIsdom aspect of the path. The entirely ofthe Buddhaˆs teachings and 
practices 1s embodied 1n these two aspects, which are known as the 
two accumulations: the accumulation of merit and the accumulation of 
wIsdom. 


These two aspects can be understood 1n term of how we relate to and 
engage In the world. For example, 1Ý our engagement with the world 1s 
at the level of diversity of things, evenfs and obJects, that 1s the 
method aspect of the path. When we engage with the world in terms of 
the deeper nature of reality, which 1s understood as the emptiness of 
all things and events, that practice belongs to the cultivation of 
wisdom...So what 1s this profound understanding of emptiness that 
we are attempting to realize through the wIsdom aspect of the path? 
NagarJuma (Ngài Long Thọ) writes in his Fundamental of the 
Middle Way: 

“Whatever 1s dependently originated,) 

“That 1s explained as emptiness. ° 

“This 1s dependently designated' 

“And 1t 1s the true middle way. 


The Heart Sutra - This 1s a Sutra about a Mantra. The word mantra 1s said to 
come from a root meaning “that which protects the mind". The mantra 1s Ớz/e 
gafe paaragafe paarasamgafe bodhi svaahaa. This mantra represents a cÌass 
of Mahayana scrIptures known as the PraJnaparamita (perfection of Wisdom) 
Sufras. These Include such famous teachings as the Heart Sutra and the 
Diamond Sutra. These texts were the subJect of worship in Mahayana 
Buddhism, 1n mụch the same way that devotlonal figures were. 
Prajnaparamifa eventually became persomified as a goddess, but this 1s not her 
mantra. This one 1s assoclated with the texts themselves. 

The words here do have a literal meaning: 


'Gone, øone, øone beyond, gone uft(erly beyond, Enlipghtenment hail!"" 
Prajna-Paramita Heart Sutra 


Thus have I heard. Once the Blessed One was dwelling in RaJagriha at Vulture 
Peak mountain, together with a great gathering of the sangha of monks and a 
øreat gathering of the sangha of bodhIsattvas. At that time the Blessed One 
entered the samadhi that expresses the dharma called “profound 1llumination, " 
and at the same time noble AvalokIteshvara, the bodhisattva mahasattva, 
while practicing the profound praJnaparamifa, saw In this way: he saw the ÍIve 
skandhas to be empty of nature. 


Then, through the power of the Buddha, venerable Shariputra said to noble 
Avalokiteshvara, the bodhisattva mahasattva, "How should a son or daughter 
of noble family train, who wishes to practice the profound praJnaparamita?” 

Addressed In this way, noble Avalokiteshvara, the bodhisattva mahasattva, 
said to venerable Shariputra, "O Shariputra, a son or daughter of noble family 
who wishes to practice the profound prajnaparamita should see 1n this way: 
seeIng the five skandhas to be empty of nature. Form 1s emptiness; emptiness 
also 1s form. Emptiness 1s no other than form; form 1s no other than emptiness. 
In the same way, feeling, perception, formation, and conscIousness are 
emptiness. Thus, Shariputra, all dharmas are emptiness. There are no 
characterIstIcs. There 1s no birth and no cessatlon. There Is no ImpurIity and 
no purIty. There 1s no decrease and no Increase. Therefore, Shariputra, 1n 
emptiness, there 1s no form, no feeling, no perception, no formation, no 
COnSCIOUSness; no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind; no 
appearance, no sound, no smell, no taste, no touch, no dharmas, no eye dhafu 
up to no mind dhatu, no dhatu of dharmas, no mind conscIousness dhafu; no 


1301 


Ienorance, no end of 1gnorance up to no old age and death, no end of old aøge 
and death; no suffering, no orIgIn oŸ suffering, no cessation of suffering, no 
path, no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, 
Shariputra, since the bodhisattvas have no attainment, they abide by means of 
prajnaparamIita. 


Since there 1s no obscuration of mind, there 1s no fear. They transcend falsity 
and attain complete nirvana. AlI the buddhas of the three times, by means of 
prajnaparamnita, fully awaken to unsurpassable, true, complete enlipghtenment. 
Therefore, the great mantra of praJnaparamita, the mantra of øgreat Insight, the 
unsurpassed mantra, the unequaled mantra, the mantra that calms all suffering, 
should be known as truth, since there 1s no deception. The praJnaparamita 
mantra 1s said In this way: 


OM GA TE GA TE PARAGA TE PARASAMGATE BODHI SVAHA 


Thus, Shariputra, the bodhisattva mahasattva should train In the profound 
prajnaparamIita. 


Then the Blessed One arose from that samadhi and praised noble 
Avalokiteshvara, the bodhisattva mahasattva, saying, "Good, øgood, Ô son of 
noble family; thus 1t 1s, O son of noble family, thus 1t 1s. One should practice 
the profound praJnaparamita Just as you have taught and all the tathagatas wIll 
T€JOICe. 


When the Blessed One had said this, venerable Shariputra and noble 
Avalokiteshvara, the bodhisattva mahasattva, that whole assembly and the 
world with 1ts øgods, humans, asuras, and gandharvas reJoiced and praised the 
words of the Blessed One. 


Lotsawa Bhikshu Rinchen De translated this text Into Trbetan with the Indian 
pandita Vimalamitra. lí was edited by the great editor-lotsawas Œelong 
Namkha and others. This Tibefan tfext was copled from the ƒresco In ŒGegye 
Chemaling at the glorlous Samye vihara. lt has been translated Into English 
by the Nalanda Translation Commmtee, with reference to several Sanskri 
edIiHons. 


MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MÂT-ĐA TÂM-KINH 


1302 


Quán-Tự-Tại Bồ-Tát, hành thâm Bát-nhã ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ- 
uân giai không, độ nhât thiệt khô ách. 


Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bắt dị sắc; sắc tức thị không, không tức 
thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. 


Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bắt diệt, bất cấu, bắt tịnh, 
bất tăng, bất giảm. Thị cô không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thình, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn-giới, 
nãi chí vô ý-thức-giới; vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão-tử, 
diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập. diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. 

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đễ tát đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, 
vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh 


Niết-bàn. 


Tam thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa có, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu-tam 
bồ-đề. 


Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần-chú, thị đại minh-chú, thị vô thượng- 
chú, thị vô đăng-đăng chú, năng trừ nhứt thiệt khô, chơn thiệt bât hư. 


Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: 
"Yêt đê, yêt-đê, ba-la yêt-đê, ba-la tăng yêt đê, bô-đê tát-bà-ha”. 


Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Bản Dịch Nghĩa: 
Ngài Bồ Tút Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về frí tuệ Bát Nhã Ba la 
mật, thì soi thây năm uân đêu là không, do đó vượt qua mọi khô dau ách 
nạn. 
Này Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc 
chính là không, không chính là sặc, thọ tưởng hành thức cũng đêu như 
thế. 


Này Xá Lợi Tử, trứng không của các pháp â ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng 
nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. 


1308 


Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ trồng hành thức 
Không có mất, tai, mũi, lưỡi, thân ý, không có sắc, thanh, hương vị, xúc 
pháp. Không có nhãn giới cho đên không có ý thức giới. 


Không có vô mình, mà cũng không có hết vô mình. Không có già chết, mà 
cũng không có hết già chết. 

Không có khổ, tập, diệt, đạo. 

Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc. 


Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã này thi tâm không còn chướng 
ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên 
đảo mộng tướng, đạt cứu cánh Niêt Bàn. 


Các vị Phật ba đời, vì nương theo trí tuệ Bát Nhã này mà đắc quả vô thượng, 
chánh đăng chánh giác. 


Cho nên phải biết rằng Bát Nhã Ba la mật đa là đại thần chủ, là đại mình 
chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhát, luôn trừ các khô não, chán thật 
không hư dối. 


Cho nên khi nói đến Bát Nhã Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú: 

Vết đề yết đễ, ba la yết đễ, ba la tăng yết đề, bô đề tát bà ha. 

(Qua rồi qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả qua bên kỉa rồi, giác ngộ rồi đó!) 
-—-0Oo--- 


Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật-đa Tâm Kính - gọi ngắn là Bát-nhã Tâm Kinh 
hay Tâm Kinh rất quen thuộc với chúng ta. Kinh này rât ngắn và rất cô động, 
kinh chỉ có 260 chữ nho, dịch ra chữ Việt cũng chừng ấy chữ! Toàn bộ Bát- 
nhã gồm 600 quyền dùng để trình bày chữ không. 


Ma-ha nghiã là lớn; Bát-nhã phiên âm từ chữ Sanskrit praJna (chữ Pali là 
panmna) nghiã là trí huệ, không phải trí huệ thông thường mà là thứ trí huệ do 
tu hành mà được, có khả năng chứng ngộ được cái tướng thật sự cuả vạn pháp, 
nhiều khi người ta để hai chữ bát-nhã và trí huệ đi liền với nhau: trí huệ bát- 
nhã. 


Ba-la mật-đa (phiên âm từ chữ Sanskrit paramita) nghiã là đáo bị ngạn tức là 
tới bờ bên kia (bờ bên này là mê mờ, bờ bên kia là giác ngộ). Chữ Ma-ha bát- 
nhã ba-la mật-đa hàm cái nghiã tâm, cái trí huệ rộng lớn cùng tột. 


1304 


Khi Quán Tự Tại bồ-tát thực hành đến trí huệ bát-nhã thì ngài soi thấy năm 
uẩn đều không, liền qua mọi khổ ách (Quán Tự Tại là ngài Quán Thế Âm). 
Sắc chăng khác không, không chăng khác sắc; sắc tức là không, không tức là 
sắc: thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. 


Hai chữ khó là “năm uẫn” và “không”. Năm uân chỉ năm thành phần cầu tạo 
nên con người: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái thân. Thọ là các cảm 
giác. Tưởng là tưởng tượng, hành là cái suy nghĩ, tác ý. Thức là khả năng phân 
biệt, thức của mắt là nhãn thức, của tai là nhĩ thức...đó là tri giác. 

Theo lý thuyết Phật giáo, bắt cứ cái gì mà do nhiều cái khác hợp thành (duyên 
hợp, nhiều duyên hợp lại) thì không có tự thể, không có bản thê TiÊng, gọi 
ngăn là không. Chữ không ở đây chắng có nghiã là không có gì, “trồng rỗng, 
mà chỉ có nghĩa đơn giản là “bị phụ thuộc vào những cái khác, không có tự 
thể”. Suy xét cho kỹ thì năm thứ kế trên (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) đều là 
hợp thể cả, nên đều là “không”. 


Thân chúng ta do tứ đại là đất, nước, gió, lửa hợp lại. Phật học nói rằng phải 
đủ duyên thì mới còn thân; thiếu một duyên là mất. Cảm giác vui buôn, , không 
VUI không buồn do đâu mà ra? Do tai gặp âm thanh, mắt gặp màu sắc, mũi 
gặp mùi...mà ra, phải đủ duyên mới có cảm thọ. Tưởng tượng là vương vào 
một cái gì đó, nhớ lại một hình ảnh nào đó...tức là bên trong có ý, bên ngoài 
có sắc thanh hương vị... duyên với nhau nên mình mới tưởng tượng được. 
Nếu hiểu đơn giản hành là suy nghĩ thì cái suy nghĩ nó thay đổi nhanh như 
điện, “niệm niệm sinh diệt”, làm sao có tự thê được, vã lại có suy nghĩ thì phải 
căn cứ vào cái này, cái kia, phải có duyên. Khi trần tiếp xúc với căn thì mới 
nây ra thức, đó là phải có điều kiện, phải có duyên. Tóm lại ngũ uẫn là không 
(tức là không có tự thể, phụ thuộc vào một cái khác). Quán Tự Tại bồ-tát 
không những nhận thấy như thế, mà thực hành sâu xa phép quán bằng trí huệ 
bát-nhã, đến mức thấy thân và tâm chăng phải là thật, có đó mà chỉ là giả có 
thôi, nên đâu có sợ khổ ách, mà vượt qua mọi khổ ách. Chỗ này ta thấy khó 
tin vì quanh ta bao nhiêu là khổ! Kinh nói phải thực hành sâu xa... 

Tụng kinh Bát-nhã Tâm Kinh mới chỉ là tụng, chưa phải là hành, nhất là chưa 
sâu xa! 


Một đặc điểm cuả Phật giáo là điều này: mọi hiện tượng trên thế gian này khác 
biệt nhau, nhưng bản thể cuả chúng là một. Cái bản thể ấy là một thứ thuộc về 
tuyệt đối, không thể lấy ngôn ngữ cuả chúng ta mô tả được, vì thế gian của 
chúng ta thuộc về tương đối. Phật học có cả mấy chục tên để gọi mà chẳng 
tên nào đủ nghiã cả: Phật tánh, pháp tánh, tâm, chơn tâm, chân như...Nhưng 
cái tên gọn nhất lại làm cho Phật tử Việt Nam chúng ta cực nhất, đó là chữ 


1305 


không (xin đừng lầm chữ không dùng đề phủ định, đối nghĩa với có, lại trùng 
luôn với chữ hư không, không gian...). Chúng ta hiểu rằng, không là cái bản 
thê vô hình, vô tướng, vô thanh, vô sắc...mà giác quan chúng ta không nhận 
ra được. Phật học nói: hình thù, tướng trạng của muôn vàn hiện tượng chăng 
có cái nào giống cái nảo, nhưng bản thể của chúng là một. Khổ nỗi là cái bản 
thức ấy mới là cái tướng thực sự của vạn pháp, cái tướng thực ấy có tên là 
không hay chân không, bản thể đó là thực tướng hay không tướng của vạn 
pháp. ..”Thị chư pháp không tướng bất sanh bắt diệt, bất câu bất tịnh, bất tăng 
bất giảm...”, cái không tướng của mọi pháp không sinh không diệt, không 
nhơ không sạch, không thêm không bớt. ..không thê “mô tả” cái thực tướng đó 
ra nên chỉ có cách là nói nó chẳng phải cái này, chẳng phải là cái kia. Bây giờ 
chúng ta dùng hai chữ này có lẽ hay hơn: tướng và tánh, tướng thì khác nhau, 
tánh là một. Tướng là hữu hình, tánh thì vô hình; tướng thì vô thường, tánh là 
thường hằng: tướng thì có sinh có diệt, tánh thì không sinh không diệt... 


Người đời chấp cái ta là thật, chấp các pháp là thật, gọi là chấp ngã và chấp 
pháp. Học Bát-nhã rồi, quay ra chấp cái ta là không, các pháp là không, đang 
chấp có chuyền thành chấp không. Vì thế kinh nói sắc tức là không, nhưng lại 
nói ngay không tức là sắc. Nghĩa là: hai thứ ấy tuy hai mà là một, đó là hai 
mặt của một đồng xu, có cái nọ là có cái kia, không thiếu được. Đó là chân 
không diệu hữu vậy! Cho nên trong chân không, ' “chăng có mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý, chẳng có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; chăng có nhãn giới cho đến 
ý thức giới; chăng có giả chết, cũng chăng có cái hết già chết; chăng. có vô 
minh, cũng chăng có cái hết vô minh; chẳng có khổ, tập, diệt, đạo, chẳng có 
trí huệ, cũng chăng có chứng đắc”. 


Trong chân không, chăng có những thứ mắt mũi.. .SẶC thanh. ..nghĩa là những 
thứ thuộc về thế gian này, mà ngay cả những thứ xuất thế gian cũng chẳng có: 
Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên, trí huệ và đắc trí huệ...Kinh phủ nhận sự 
hiện hữu của bất cứ một cái gì, thế gian hay xuất thế gian, ở trong cái tánh đó, 
trong cái chân không đó...Chân không đã là tuyệt đối thì làm gì còn những 
thứ đối đãi như khổ và sướng, phiền não và bồ đề, Phật và chúng sinh, đắc 
hay chẳng đắc...khi nào đắc rồi, chứng lý không rồi, nhân và thực tướng của 
vạn pháp, thì sẽ thấy một loạt “vô” như đoạn trước...Điêm chính của đoạn 
kinh tiếp theo là “tán thán”, công xi của pháp quán sâu xa nhờ trí huệ bát- 
nhã, là khuyên tu theo Bát-nhã để đạt mục tiêu: đặc lý “không”. 


Chúng ta tu hành muốn đến đích là phải dùng trí bát-nhã của mình thường 
quán chiêu thây thê tánh của pháp là không. Thầy răng tánh của các pháp là 


1306 


không, thì trong đó không có phàm, không có thánh, không có tất cả. Nhưng 
mà duyên khởi huyễn có trùng trùng, cái gì cũng có, phàm thánh đủ hết. 


Nếu giữ được trí huệ bát-nhã thì nó công dụng rất lớn, không thua gì những 
thần chú, dù là loại thần chú linh nghiệm nhất. Nếu tri bát-nhã, quán chiếu 
ngũ uấn đến khi thấy “ngũ uân giai không” thì đạt được “ngã không”, tiếp 
theo là “pháp không”. Trong không có ngã, ngoài không có pháp thì khổ nạn 
nảo cũng qua. 


Câu chú “Yết-đế, yết-đế, ba la yết-đé, ba la tăng yết-đé, bồ-đề tát-bà-ha” 
nghĩa là: “Qua đi, qua đi, tât cả đêu qua đi, tât cả qua bờ bên kia, đạt đạo bô- 
đề”. 


“Qua đi, qua đi” mang ý nghĩa thúc đây, thúc đây tiến lên nữa, chớ dừng lại 
giữa đường, chớ lấy hóa thành làm bảo sở, phải nhằm cứu cánh Niết-bàn. 
“Tích cực qua đi, tất cả tích cực qua đi” nhằm mục đích khuyến khích tinh tấn 
cô găng tu hành, mọi người đều cần có găng. Giác ngộ là giác ngộ những điều 
Phật đã giác ngộ. 


Đối với phàm phu chúng ta, nói thì dễ, biết thì khó, làm được còn khó nữa. 
Vậy thì trên thực tế, trong hoàn cảnh tranh đấu đề làm lại cuộc sống nơi quê 
hương mới này, giữa thời mạt pháp, mười người tu thì thoái chuyên đến chín, 
chúng ta phải nghĩ gì, làm gì? 


Sau đây là một cách đơn giản để tu tập: chúng ta hãy dành thời giờ học hỏi 
Phật pháp để nâng cao hiểu biết, suy nghĩ kỹ lưỡng về những điều đức Phật 
đã dạy đề nâng cao trí tuệ, thực hành niệm Phật hàng ngày đề an cái tâm, tịnh 
cái nghiệp nhằm mục đích thanh tịnh hóa ba nghiệp, đồng thời chăm lo bố thí 
(tài thí, pháp thí và vô úy thí). Còn về đời sống hàng ngày, muốn cho “đỡ 
khổ”, chứ chưa dám nói “hết khổ”, thì chúng ta hãy tuân theo lời đức Thế Tôn 
đã dạy cần phải “thiểu dục tri túc”, nghĩa là ' ham muốn ít, biết cái gì mình 
đang có là đủ rồi”. Cũng có người dùng phép ngồi thiền thay thế cho phép 
niệm Phật. Cái đó tùy căn cơ của môi người. Chỉ cân nhớ rằng: thiên, cần phải 
có người dạy cho đúng phương pháp nếu không sẽ lạc; thí dụ nếu chỉ tập thở 
không thôi thì chưa đủ gọi là thiền được, chúng ta nên thận trọng. 

Chỉ mấy điều ấy thôi cũng đã đủ để chúng ta có hành trang lên đường theo 
Phật. 


Kính chúc quý đạo hữu lúc nào cũng “ba la yết-đế” đề “bồ-đề tát-bà-ha”. 


1307 


Kết luận: “Tu chỉ là việc lau bụi trên mặt mình, mặt chúng ta vẫn sạch, nhưng 
bị bụi bám, lau hết bụi thì sạch. Biết vọng, hãy rửa vọng đi, vọng lặng thì chân 
hiện. Nhưng. vọng cũng không thật là vọng, chỉ vì mình mê mà có vọng có 
chân. Giác rôi thì nói vọng nói chân làm gì. Bởi thế, Bát-nhã là cái ngõ vào 
đạo vậy”. (GS Nguyễn Văn Phú - Nguyên Hiệu Trưởng T/H Hưng Đạo, 
Sàigòn) 

-—-oO0--- 


Prankster - người hay tinh nghịch, đùa cợt 


Pratityasamutpada (Sanskrt) Pali: paticcasamuppada)) 1s  commonly 
translated as dependent orIgInation or dependent arising. The term 1s used 1n 
the Buddhist teachings In two senses: 


On a general level, 1t refers to one of the central concepts In the Buddhist 
tradition - that all things arise in dependence upon multiple causes and 
condItIons. 


On a specIfic level, the term 1s also used to refer to a specIfic applicatlon of 
this general principle - namely the twelve links of dependent orIgInation. 
The concept of pratityasamutpada (in both the general and specIfic meanings) 
1s the basIs for other key concepts in Buddhism, such as karma and rebrrth, 
the arising of dukkha "suffering” and the possibility of liberatlon through 
realizing anatman "no self". The general principle of pratityasamutpada 1s 
complementary to the concept of sunyata ”emptiness”. 


Pratityasamutpada - Everything Is Interconnected. Everything affects 
everything else. Everything that 1s, 1s because other things are. Thịs 1s the 
teaching of Dependent Origination (sự tạo tác do điều kiện mà có) - Quy luật 
tương liên, tương tác, tương tạo giữa mọi hiện tượng...= Interdependence = 
Conditioning co-production - Phát Giáo gọi là Lý Duyên Khởi. 


Pratityasamutpada (SKT), Paticcasamuppada (Pali) — Dependenf 
Origination = Lý Duyên Khởi 


1.What ïs the Law of Dependent Origination? 


According to this law, every phenomenon owes 1ís origin to another 
phenomenon prior to 1t. Ít may simply be expressed as “depending on this, 


1308 


this originates”. An example of Dependent Origination 1n nature 1s ø1ven 
below: 


There being clouds In the sky 1t raIns. It having rained, the road becomes 
slippery. The road becoming slippery, a man falls down. The man having 
fallen down becomes InJured. 


Here a shower of rain depends on the clouds 1n the sky. The road becoming 
slippery depends on the rain. The fall of the man depends on the road 
becoming slippery. The 1nJury of the man depends upon his fall: 

Conversely: If there were no clouds 1n the sky, 1t would not have rained. Then 
the road would not have become slippery. Then the man would not have 
fallen. Then he would not have become 1nJured. 


2. How does the Law of Dependent Origination work? 


In this chaIn of events, we see one 1ncident depends on one prIor fo 1t and 
Ø1Ves rIse to one after 1t. Everything that we find In this world can be brought 
1n a chain of dependence like this. Nothing can originate without depending 
on something else previous fo 1, and no originated thing can be conceived of, 
which does not g1ve rIse to something else 1n 1s turn. Thus the process øOes 
on. Anything can be traced upwards to where 1( originated from and 
everything can also be traced downwards to that which 1s produced depending 
ON II. 


3. Quesfion of the Firs( Cause 


Here an obJection can be raised as to what was the first cause or where does 
the process of causation end? 


In primitive times, people saw the wonders of nature and became curIous fo 
øet some satisfactory explanation of them. Being I1gnorant of the Law of 
Dependent Origination and out of fear of the unknown forces of nature, they 
naturally tried to explain them by superstitious belief in gods or goddesses. 
The prIimitIve man believed that the wind blows because the Wind God goes 
1n a procession to øet married. If sclence had accepted 1t and dịd not trace 1t 
according to the Law of Dependent Origination, we would not have known 
that the movement of wind 1s due to differences of atmospherIc pressure. A 
theIstic or supersfitIlous explanation puts an end to all free inguIry. We cannot 
ask, who created the God or depending on what the God orIginates. Here there 


1309 


1s an absolute check In the advancement of knowledge. The Law of Dependent 
Origination does not Investigate 1nto the first cause, for the very concept of a 
“first cause” means a stop to further advancement of knowledge. Regarding 
the first beginning of beings, the Buddha has said: “Inconceivable, monks, 1s 
the beginning of this Samsara (cycle of birth and death), not to be discovered 
1s any first bepginning of beings who obsftructed by 1gnorance and ensnared by 
Craving, are running and faring 1n this round of rebirths”. 


4. Dependent Originafion ïs different from direct causafion 


The Law of Causation as understood by Aristotle and others considers the 
cause and effect as two distinct events, one producing the other. According to 
Dependent Origination, two evenfs cannot be considered as quite distinct from 
one another, for there are links of the same process, which admits of no break. 
No single event In the world 1s ever 1solated. ÀA cause by 1fself cannot stand. 


Example: Clay 1s the cause of the pot; the medIeval logicians assert. Yes, clay 
1S necessary to produce the pot but alone 1t 1s not sufficlient. If there were no 
water, no wheel, no poffer, no Intention of the potter to make a pot, the pot 
would not have been produced. All these are unavoidable for the production 
Of the pot. Hf one of them were absent, the pot could not have been produced. 
Therefore 1t 1s not correct to say that the clay 1s the cause of the pot. The 
correct expression 1s “Depending on clay, the pot 1s produced”. Thus the most 
scIentIfic and rational explanation ofa phenomenon 1s only possIble according 
to the Law of Dependent Origination. 


5. Dependent Originafion to explain Origin oŸ Suffering 


Of all the Teachings of Buddhism, none has gIven rise to greater 
misunderstanding, to more contradictory and absurd Interpretfations, than the 
doctrine of Dependent Origination. In many cases, there were attemptfs to 
present Dependent Origination as an explanation of the primeval beginning of 
all things and one saw 1n “lgnorance", the first cause out ofwhich 1n the course 
of time, all conscIous and physical life had evolved. AlI that in spIte of the 
Buddha's repeated and definite declaration that an absolute first begInning of 
existence 1s something unthinkable, that all such speculation may lead to 
I1nsanity and that one could never 1magine a time when there was no løgnorance 
and Craving for exIstence. Why then did the Buddha teach the doctrine of 
Dependent OrigInation? 


1310 


l( was to show through which causes and conditions, suffering comes Info 
being, now and hereafter. It 1s only through knowing the orIgIn or cause of 
suffering, that suffering can be removed. The Buddha meditated over the 
cause of death, decay and misery as He traced them upstream 1n the chaIn of 
Dependent Origination. 


I. What do Decay (Jara) and Death (Marana) depend on? They depend on 
rebirth. After a person 1s born (Jati), decay (Jara), death (marana) wIll follow 
as a consequence. This 1s because every ultimate reality has the characterIstIcs 
Of arising (uppada), existing (thi) and dissolving (bhanga). After arising, 
existing and dissolving must Inevitably follow Arising 1s bìrth, existing 1s 
decay and dissolving 1s death. So decay and death must Inevitably follow 
rebirth. They are the primary effects of rebirth. As a consequence of rebirth, 
sorrow (soka), lamentation (parideva), pain (dukkha), grief (domanassa) and 
desparr (upayasa) may also arise. These Íive types of suffering are not prImary 
or 1nevitable consequences of rebirth. They are secondary effects and may or 
may not arIse depending on conditions. They are absent in brahma-loka and 
may also be unknown to the embryo, which dies In the womb or 1n an eøø. 


HH. What does Rebrrth (J"afi) depend on? Rebirth depends on Becoming. The 
Process of Becoming 1s of two kinds: () Kamma-Process (kamma-bhava) 
beiIng the active side of existence, and (1) Rebirth Process (uppatti-bhava), 
being the passive kamma-resultant side of existence. Here “Becoming” means 
kamma-bhava, the Kamma Process that conditions rebirth. The Buddha 
descrIbes 1t as (1) unwholesome actions that lead to rebirth In the woeful 
states, (2) wholesome actlons that lead to rebirth In the happy sensual and 
material planes, and (3) imperturbable actions (anenJhabI) that lead to rebirth 
1n the formless planes. According to the Buddha, all beings are born of their 
kamma. Although volition 1s present whenever there 1s bodily, verbal or 
mental action, 1n the case of an Arahant that volition 1s not accompanied by 
craving at the end of each 1mpulsive moment, and 1t completely disappears 
without leaving any trace and without transforming 1t Iinto kamma. Hence 
there 1s no rebirth for the Arahant. In this sense we should understand that 
kamma-bhava 1s the condition for rebirth. In the ever-repeated rounds of 
rebirth, no ego-entfity or soul 1s to be found except these conditionally arIsing 
and passing away phenomena. 


HI. What does the Process 0ƒ Becormng (Bhava) depend on? The Process of 
Becoming depends on Clinging (Upadana). All beings except the Arahant 
cling to exIstence and sensual pleasures. There are four kinds of Clinging, 


1311 


namely: (1) sensuous clinging (kamupadana), (2) clinging to wrong views 
(ditthupadana), (3) clinging to rites and rituals (silabbatupadana) that do not 
lead to the end of suffering and (4) clinging to ego-belief (attupadana). 
Clinging cannot condition the rebirth process directly. It can only condition 
new kamma-processes of becoming. When one 1s clinging to something due 
to strong attachment, he w1ll act in one way or another to hold on to the obJect. 
In doing so, new kamma-processes of becoming are performed. 


IV. What does Clnging (Upadana) depend on? Clinging depends on Craving 
(Tanha). There are three kinds of craving, namely: (Ï) sensuous craving, (2) 
craving for existence and (3) craving for non-existence. The first kind of 
craving (kamatanha) 1s tied to six kinds of sensual obJects. The craving for 
exIstence (bhava-tanha) 1s craving for sensuous pÏeasures assocIated with the 
view Of eternalism. The craving for non-exIstence (vibhavatanha) 1s craving 
for sensuous pleasures associated with the view that nothing remains after 
death, only complete annihilation. Thus tanha refers to the sIx types Of craving 
for the sIx sense obJects. Tanha 1s essentially the desire to get an obJect while 
the strong attachment or clinging, which develops affter getting the obJect 1s 
upadana. AlI the four types of clinging arise as a result of craving. Sensuous 
clinging arises as a result of craving for sensuous obJects. The clinging to 
wrong view of the personality or of the self arises due to attachment (tanha) 
to oneself. The clinging to rites and rituals arises from the desire to better 
oneself out of attachment to the self. Thus the causal relation that craving 
conditions clinging 1s well Justiiied. 


V. What does Craving (Tanha) depend on? Craving depends on Feeling. 
When there 1s pleasant feeling, there 1s craving to enJoy 1t. Even painful 
feeling may be a condition to craving, as dependent on painful feeling there 
may arise the desire and craving for the paIn to go away and be replaced by 
pleasant or even neutral feeling. Neutral feeling (upekkha vedana) 1s neither 
pleasant nor unpleasant. It 1s not an absence of feeling, but a kind of subtle 
pleasure that Iimplies only the absence of unbearable pain. 


VỊ. What does Feeling (Vedana) depend on? Feeling depends on Contact 
(Phassa). Whenever the six sense obJects (visible obJect, sound, taste, smell, 
touch, thought) impinge on the six sense organs (eye, ear, tongue, nose, body, 
mind) there arise the six types of consclousness (seeing, hearing, etc.). The 
conJunction of the three 1s Contact (Phassa) and this gives rise to feeling 
(vedana). Phassa and vedana arIse simultaneousÌy 1n the same conscIousness. 
However, phassa 1s regarded as the cause and vedana the result. In accordance 


1312 


with the six types of conscIousness, there are six types of contact and sIx types 
Of feeling. The impact on the sense organs leads to feeling that may be 
pleasant, unpleasant or Indifferent depending on the nature of the sense- 
obJect. If the obJect 1s agreeable, there arises pleasant feeling; 1f disagreeable, 
unpleasant feeling; 1ƒ neither agreeable nor disagreeable, the feeling 1s neutral. 


VII. What does Contact (Phassa) depend on? Contact depends on the S1x 
Bases (Salayatana), namely: eye and visual obJect, ear and sound, nose and 
odour, tongue and taste, body and tactile obJect, mind and mind-obJect, 
without which there would not be any consciousness of the external obJects 
and mental-confact. Again the cause-effect relationshIp 1s evident, without a 
being, soul, creator or chance happening beiIng 1nvolved. 


VHIL. What do the Six Bases (Salayatana) depend on? The S1x Bases depend 
on Mentality and Materiality (ama-rupa). The S1x Bases are a name for the 
five palIrs of physIcal sense organs and sense obJecfs and one palIr of mind and 
mind-obJect, the mind being a collective term for the 89 or I0I kinds of 
COnScIousness (ciffa) enumerated In the Abhidhamma or Higher Philosophy. 
The 5 physical sense bases are derived from Materiality while the mind base 
consIsts of Mentality. 


IX. What do Mentahty and Materiahty (ama-rupa) depend on? Mentality 
and Materiality depend on ConscIousness (Vinnana). The arIsing of a being 
consIsting of menftality and matter depends on the Rebirth ConscIousness, for 
1f this conscIousness were not to arise, menftality and matter would not arIse 
1n the womb (for mammals), egø (for reptiles, birds, fishes) or 1n beIngs of 
sponfaneous birth (hell beings, ghosts, demons, deities, brahmas). There 1s no 
ego-entIfy or soul to be found except these conditionally arising and passing 
away phenomena. 


X. What does Consciousness (Vinnana) depend on? Consclousness depends 
on Volitional Activitles (sankhara). Here conscIousness means those classes 
Of conscIousness (including the rebirth conscIousness) that are the results of 
volitional or Intentional actions done 1n a former existence. Ï( 1s very 
Important, but hard to understand how Voliional ActIvitles ø1ves rIse fo 
rebirth conscIousness. According to the Buddha, on the extinction of the last 
ConscIousness together with all mentality and matter, 1t 1s kamma that causes 
the arising of the rebirth conscIousness (as result or vipaka), together with the 
new menfality and matter In beings who have not eradicated all the 


1313 


defilements. Lack of this understanding usually leads to wrong views, namely: 
the belief 1n the reincarnation of souls or the belief 1n annihilation 
after death. 


XI. What do Voliional Activiies (Sankhara) depend on? Volitonal 
Activities depend upon Ignorance (AvIjJJa). According to the Suttanta method, 
Ignorance Is unknowing of the Four Noble Truths. According to the 
Abhidhamma method, there are eight important obJects, which are covered or 
veiled by avIJJa so that their true nature 1s not known, namely: the Four Noble 
Truths of suffering, the cause of suffering, the cessation of suffering and the 
way leading to the cessatlon of suffering, and unknowing about the past, 
unknowing about the future, unknowing about the past and future, unknowIing 
about dependent orIg1nation. 


Volitional Activitles are those, either moral or Iimmoral, which are rooted 1n 
Ignorance. They are also called kamma-formations and provide the kammic 
cause for rebirth, thereby prolonging the cycle of birth and death or samsara. 
Sankhara 1s the same as kammabhava described 1n the second chan, In the 
sense that both condition the rebirth process. The only difference 1s that 
sankhara pertaIns to the past while kamma-bhava pertains to the present. 
Because of Ignorance of kamma and 1(s results, people perform all sorts of 
unwholesome acfivitles for Iimmediate self-benefit. Because of delusion 
thinking that sensual pleasures and JhanIc ecstasy are real forms of happIness, 
people perform dana, sila and bhavana so that they can attain such happIness 
1n this life or 1n future lives throuph rebirth as men, devas or brahmas. Thus 
people accumulate both moral and Iimmoral kamma (sankhara) as a result of 
Iønorance. 


Thịs 1s how the Noble Truth of the Origin of Suffering 1s explained by the 
formula of Dependent Origination. When the Four Noble Truths are fully 
comprehended, Ignorance 1s completely eradicated. Concerning the cause of 
Ignorance, the Buddha has stated that the origin of Ignorance cannot be found 
1n this endless cycle of rebirths. 


6. Reverse Order of Dependent Origination to explain the Cessation of 
Suffering: 


1) Without lgnorance, there are no Volinonal Activies. 1) Without Volitional 
AcfIviies, there 1s no Consclousness. 11) Withouf Consciowusness, there are HO 
Memtahty and Matter. 1v) Without Mentahfty and Matter, there are no SIX 


1314 


Sense Bases. V) Without the SIx Sense Bases, there is no Confact. v1) Withouf 
Comtact, there 1s no Feeling. vn) Without Feeling, there is no Craving. VIH) 
Without Craving, there Is no Chnging. 1X) Without Clnging, there 1s no 
Becoming. xX) Without Becoming, there is no Birth. x1) Without Birnth, there ¡s 
no Decay, Death and SufJering. 


Thịs 1s how the Noble Truth of the Extinction of Suffering 1s explained by the 
formula of Dependent Origination. When a person fully comprehends the 
Four Noble Truth, he becomes an Arahant. For the Arahant who has 
completely eradicated Ignorance, the chain of Dependent Origination, also 
called the Wheel of Existence 1s broken and there 1s no more rebirth and 
suffering. (Buddhism Course by Bro. Chan Khoon San — QTD Sưu Tầm) 


Sơ Lược Về Lý Duyên Khởi — Dependent Origination 


Tiếng Pali của lý Duyên khởi hay Duyên sinh là "Paticcasamuppada", còn 
được dịch là "Tùy thuộc Phát sinh", tiếng Anh là "Dependent Origination". 
Thuyết nầy bao gôm 12 thành tố, nên cũng được gọi là Thập Nhị Nhân Duyên. 
Trong Tăng Chi Bộ, chương 10 Pháp, kinh số 92, Đức Phật giảng cho ông 
Cấp Cô Độc: 


"Ở đây, này Gia chủ Cấp Cô Độc, vị Thánh đệ tử quán sát như sau: 


Do cái này có, cái kia có. 

Do cái này sinh, cái kia sinh. 

Do cái này không có, cái kia không có. 

Do cái này diệt, cái kia diệt." 

Đó là tóm lược lý Duyên khởi. Rồi Ngài giảng rộng ra: 


“ức là do duyên vô minh, có các hành. 
Do duyên các hành, có thức. 

Do duyên thức, có danh sắc. 

Do duyên danh sắc, có sáu nhập. 

Do duyên sáu nhập, có xúc. 

Do duyên xúc, có thọ. 

Do duyên thọ, có ái. 

Do duyên ái, có thủ. 

Do duyên thủ, có hữu. 

Do duyên hữu, có sinh. 

Do duyên sinh, có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


1315 


Như vậy, là sự tập khởi của toản bộ khổ uẫn này." 
Tiếp theo, Đức Phật giảng về sự đoạn diệt các khô uân: 
"Do vô minh diệt, không có dư tàn, nên các hành diệt. 
Do các hành diệt, nên thức diệt. 

Do thức diệt, nên danh sắc diệt. 

Do danh sắc diệt, nên sáu nhập diệt. 

Do sáu nhập diệt, nên xúc diệt. 

Do xúc diệt, nên thọ diệt. 

Do thọ diệt, nên ái diệt. 

Do ái diệt, nên thủ diệt. 

Do thủ diệt, nên hữu diệt. 

Do hữu diệt, nên sinh diệt. 

Do sinh diệt, nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. 
Như vậy là toàn bộ khổ uần này diệt. Đây là Thánh lý được khéo thấy và khéo 
thể nhập với trí tuệ." 


Như thế, khi thuyết giảng lý Duyên khởi, Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rằng 
vì vô minh và bị mê si mà sự hiện hữu và khô đau hiện tại đã phát sinh; do sự 
diệt tận của vô minh, và từ đó ái diệt và thủ diệt, mà không còn sự tái sinh nào 
sẽ tiếp theo; và như vậy, tiến trình hiện hữu được dừng lại, và cùng với sự 
dùng lại ẫy, là sự chấm dứt mọi đau khổ. 


Ở đây, xin trình bảy sơ lược tóm tắt về các liên hệ giữa 12 thành tố của lý 
Duyên khởi như sau: 


"Vô mình duyên hành": Do vô minh (avijja), các hành (sankhara) có điều 
kiện để sinh ra. Hành là những tư tâm sở (cetana) hay ý chí, đưa đến tái sinh, 
còn gọi là hành nghiệp. Vô minh ở đây chủ yếu là vô minh về Tứ Diệu Đề, vô 
minh về lý nhân duyên, vô minh về quá khứ và hiện tại của chúng ta. 

Do vô minh, đôi khi chúng ta làm những hành động thiện, nhưng phần lớn 
chúng ta làm những hành động bắt thiện, vì đa phần những điều chúng ta làm 
đều bắt nguồn từ tham và sân. Dưới ảnh hưởng của vô minh chúng ta làm đủ 
mọi loại hành động. Thật ra, vì chúng ta không biết đâu là đúng, đâu là sai, 
hoặc chúng ta chỉ hiểu chung chung rằng những hành động thế này là thiện, 
những hành thế kia là bất thiện. Vì mù quáng bởi vô minh mà chúng ta thường 
làm những điều lầm lạc, dù rằng đôi khi chúng ta cũng làm được những việc 
tôt. 


Hai chỉ phần này, Vô Minh và Hành, thuộc thời quá khứ, và đây là hai yêu tố 
đã đem chúng ta đên thê gian này. Những hành động thiện trong quá khứ của 


1316 


chúng ta như bồ thí, trì giới, có những ý nghĩ tốt đẹp, v.v. là những thiện 
nghiệp (kusala-kamma), đã giúp chúng ta sinh ra làm người, có mặt trong thê 
Ø1an này. 


“Hành duyên thức'': Tùy thuộc nơi hành nghiệp, thiện và bắt thiện, chi phần 
thứ ba khởi sinh, đó là Thức (vinnana), tức tái sinh trong thế gian này. Thức 
là thời hiện tại và thuộc nhóm quả dị thục. Thức sinh khởi như kết quả của Vô 
Minh và Hành trong quá khứ. Ở đây, Thức không có nghĩa là tất cả các loại 
tâm mà chỉ là tâm tục sinh sau khi chết. Như vậy, khởi đâu của kiếp sống hiện 
tại này, chúng ta có Kiết Sinh Thức - Thức nối liền - nghĩa là Thức nối liền 
kiếp sống hiện tại với quá khứ. Thức tái sinh phát khởi, chúng ta được tái sinh, 
đó là lý do tại sao ta dùng chữ "tái sinh", mà không dùng chữ "đầu thai" với ý 
nghĩa một linh hồn đi tái sinh. Bởi vì không có một linh hồn bắt tử trong quan 
niệm của đạo Phật. 


"Thức duyên danh sắc": Tâm không thể làm việc một mình, nó có một số 
tâm sở (cetasika) phối hợp làm việc chung với nó, và vì là tâm nên nó không 
thể tồn tại đơn độc, nó cần một cái thân vốn là kết quả của những hành động 
trong quá khứ. Do vậy, tùy thuộc nơi Kiết sinh thức - thức nối liên, chúng ta 
có tâm và thân, tức là Danh (nama) và Sắc (rupa). Danh là phần tinh thần, còn 
Sắc là phần vật chất. 

" Danh sắc duyên lục nhập"': Do có thân và tâm, hay danh và sắc, ta có 6 Căn 
hay 6 Nhập (ayatana). Chúng ta có năm căn bên ngoài: nhãn, nhĩ, tý, thiệt và 
thân. Còn gọi là "ngũ môn" hay năm cửa. Chăng hạn qua nhãn môn, chúng ta 
tiếp nhận một đối tượng của sự thấy, và qua nhãn môn, chúng ta buông bỏ đối 
tượng đó; vì thế, con mắt có hai chức năng: thu nhận và buông bỏ. Chữ "căn" 
được dùng ở đây với ý nghĩa của một "căn cứ", dựa vào đó mà tâm có thể thực 
hiện. Căn thứ 6 là ý căn. Đây là một căn thuộc bên trong, hay nội môn. Nó 
không những chỉ là một căn hay môn, mà nó cũng còn là dòng tiễn sinh của 
chúng ta - trong Pali gọi là Bhavanga hay "hữu phần ". Chính dòng tiến sinh 
này dẫn chúng ta đi hết kiếp sống này đến kiếp sống khác trong vòng sinh tử 
luân hồi. 


“Lục nhập duyên xúc”: Tùy thuộc vào 6 căn, ta có Xúc (phassa). Xúc là sự 
va chạm hay tiếp xúc giữa một đối tượng giác quan bên ngoài với bề mặt của 
bộ máy cảm giác tương xứng, hay giữa căn và cảnh (trần). Tùy thuộc nơi năm 
cửa giác quan (ngũ môn) và ý căn (ý môn), ta có Xúc. Chăng hạn, khi một 
cảnh sắc và phần nhạy cảm của con mắt (tức nhãn căn) nằm trong một khoảng 
cách thích hợp và có ánh sáng thích hợp, lúc đó, sự tiếp xúc giữa căn và cảnh 


1317 


khởi sinh, hình sắc đó tiêp chạm với phân nhạy cảm của con mắt. Tương tự 
như vậy với âm thanh và nhĩ căn, v.v. 


"Xúc duyên thọ'': Vì có xúc nên ta có cảm giác, như vậy, Thọ (vedana) phát 
sinh. Khi có sự tiếp chạm với một đối tượng qua căn, ta có cảm thọ. Nếu sự 
tiếp xúc là mềm mại, ta có thể cảm nghe một cảm giác dễ chịu; nếu sự tiếp 
xúc là thô nhắm, ta cảm thấy một cảm giác khó chịu; hoặc đôi khi, ta có một 
cảm thọ trung tính, không khổ không lạc, v.v. 


'! Thọ duyên đi”: Vì có thọ mà Ái (tanha) khởi sinh, không có thọ thì tham ái 
không sinh khởi. Khi có cảm thọ dễ chịu - qua thấy, nghe, ngữi, nếm, v.v., 
tham ái, thích thú sinh khởi. Còn đối với các cảm thọ khó chịu thì sao? Trong 
bộ luận Thanh Tịnh Đạo, có giải thích: "Một bệnh nhân đang có một cơn đau 
kinh khủng, có một cảm thọ khó chịu. Lúc đó, tham vẫn khởi lên, bởi vì người 
ây có một ước muốn thoát ra khỏi cơn đau đó, muốn thoát ra khỏi cái cảm thọ 
khó chịu đó. Như vậy tham khởi lên bằng hai cách: theo cảm thọ dễ chịu và 
theo cảm thọ khó chịu". 


"4? duyên thú": Một khi ái đã sinh thì Chấp Thủ (upadana) liền theo sau. Sự 
khác biệt giữa Ái và Thủ rất rõ ràng: Ái là tham muốn nhẹ nhàng, trong khi 
Thủ lại là ăn rễ thâm sâu, buộc chặt chúng ta vào một cái gì đó. Tham tự nó 
thì không dính mắc, không tiến đến trạng thái chấp thủ, nó chỉ là sự ước muốn 
hay mong muốn bình thường. Tuy nhiên, với một phàm nhân không giác niệm, 
tham ái liền dẫn theo lòng chấp thủ. 


"Thi duyên hữu": Vì có chấp thủ, nên tạo duyên để tạo hiện hữu. Hữu 
(bhava) nghĩa là ta đang khởi sự trở thành, thu thập nghiệp lực mới cho đời 
sống tương lai. Hữu có hai mặt: nghiệp hữu (kamma-bhava) là hành động tích 
lũy của quả dị thục, vả sinh hữu (upapatti-bhava) là quả dị thục hướng đến tái 
sinh. Nói một cách khác, do duyên Ái và Thủ, chúng ta hành động tạo nghiệp, 
bây giờ là những hành động hiện tại (là nghiệp hữu), và đồng thời, chúng ta 
đang chuẩn bị cho cuộc tái sinh trong tương lai (là sinh hữu). 


"Hữu duyên sinh": Do bởi những hành động hay nghiệp hiện tại, chúng ta 
đang chuân bị cho lân tái sinh sắp tới, đó là tái sinh hay Sinh (Jati), mang ý 
nghĩa của sự khởi đâu của kiệp sông tương lai. 


"Sinh duyên già chết": Do tái sinh trong thế gian nên ắt sẽ đưa đến Già Chết 
(Jara-marana). Jara là tuôi già, già một cách dân dân, và rôi, Marana là chết. 
Tât cả mọi hiện tượng xảy ra như một hệ quả tât nhiên. Chúng ta đã sinh ra 


1318 


nên phải chịu buôn râu, bị, khô, ưu, não, tuyệt vọng, v.v. vì chúng sẽ hiện khởi 
như kết quả của việc sinh. 


Chúng ta thấy ở đây có cả thảy 12 chi phần, thường được phân thành 3 thời: 
quá khứ, hiện tại, và vị lai. Hai chỉ Vô Minh và Hành thuộc về quá khứ; năm 
chi: Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ thuộc hiện tại, xem như là quả dị 
thục của quá khứ. Ái, Thủ, Hữu cũng thuộc hiện tại và làm nhân cho tương 
lai. Sinh và Già chết thuộc về tương lai, kết quả của những nhân đã gieo trong 
hiện tại. Từ Sinh đến Già chết, chỉ có hai chi được đề cập ở thời tương lai; tuy 
nhiên, chúng bao hàm cả năm chi phần trong nhóm quả dị thục hiện tại - từ 
Thức đến Thọ. Sự kết hợp của năm chi phần này tạo ra cái gọi là đàn ông hay 
đàn bà, và chính năm chi phần này là cái được sinh ra, già chết và rồi lại tái 
sinh, cứ tiếp tục mãi mãi không ngừng, do những hành nghiệp từ quá khứ cũng 
như trong hiện tại. 


Trong quyên sách "Cây Giác Ngộ" (The Tree of Enlightenment), Giáo sư 
Peter Santina phân chia 12 chi phần thành 3 nhóm: 1) nhóm tai ách (ô trược): 
vô minh, ái và thủ; 2) nhóm hành động (nghiệp): hành và hữu; và 3) nhóm 
khổ đau: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, sinh, và già chết. 


Trong nhóm thứ nhất, vô minh là căn bản. Do vô minh mà chúng ta tham đắm 
vào các dục lạc giác quan, vào hưởng thụ, vào những ý tưởng sai lầm, nhất là 
ý tưởng về cái ta độc lập và thường còn. Do vậy, vô minh, ái và thủ là nguyên 
nhân của nghiệp (hành động). 


Nhóm thứ hai là nghiệp (hành động), gồm có hành và hữu. Hành bao hàm 
những dấu ấn, hay thói quen hình thành trong dòng tâm thức, hay sự tiếp diễn 
không ngừng của thức. Những dấu ấn ấy được tạo thành bởi những hành động 
lập đi lập lại từ nhiêu kiếp trước, trở thành thói quen. Những thói quen đó dẫn 
dắt nhiều hành động của ta trong hiện tại. Ngoài ra, còn có những hành động 
tạo tác trong kiếp sông này, và được gọi là hữu. Những thói quen vốn phát 
triển từ nhiều kiếp trước cùng với những hành động tạo tác trong kiếp này dẫn 
đến tái sinh với thân ngũ uân, rồi già chết, khổ đau, v.v. Đó là nhóm thứ ba. 


Khi hiểu được sự vận hành của lý Duyên khởi, ta có thê phá vỡ vòng luân hồi 
sinh tử đó, bằng cách gột bỏ những bắt tịnh của tâm - là vô minh, ái và thủ. 
Một khi các bất tịnh này bị loại bỏ, sẽ không còn hành nghiệp, và nguồn thói 
quen cũng không sanh khởi. Khi những hành nghiệp ngưng thì tái sinh và khổ 
đau cũng ngưng. 


1319 


Trong Trường Bộ, kinh số 15, Đức Phật có dạy ngài Ananda rằng: "Nầy 
Ananda, giáo pháp Duyên Khởi rất thâm sâu, thật sự thâm sâu. Chính vì không 
thông hiểu giáo pháp này mà thế gian giống như một cuộn chỉ rối ren, một tô 
chim, một bụi rậm lau lách, và không thể thoát khỏi các đọa xứ, cõi dữ, phải 
chịu khổ đau trong vòng luân hồi sinh tử." Trong một đoạn kinh khác, thuộc 
Trung Bộ 28, Ngài dạy răng: "4 hiểu được lý Duyên khởi, người ấy hiểu 
Pháp; và ai hiểu được Pháp, người ấy hiểu lý Duyên khỏi". 
(Bình Anson) 
--oÖ0--- 
Dependent Originafion And Relativity 


Modern physIcs bears the Impact of Albert Einstein more than that of any 
other physicIst. His contributions to atomic physics and study of the 
photoelectric effect had earned him the Noble Prize. His theory of relatIvIty 
with 1ts profound modifications of the notions of space, time and gravifation 
had fundamentally changed and deepened our understanding of the physical 
and philosophical conception of the universe. Apart from his sclentific 
Iingenurty, EInsfein”s courageous struggle for human rights, social Justice and 
International peace had secured him a unique place 1n modern history of the 
world. He had also epitomized his philosophy of relipglon by stating that 
“sclence without religlon 1s lame and religion without sclence 1s blind”. 
According to Einstenn, religions are not only compatIble with scIence, but also 
they are promoted by sclence. The fundamental tenet of his concept of 
“cosmic religlon” 1s that sclence enhances religion. Religion 1s nurtured by 
the feeling of wonder and astonishment that accompany the discovery of the 
laws of nature and awareness of harmony that rules the unIverse. 


In this conftext, 1t 1s Important to remember that though Buddhism did not have 
any rIgorous methodology for studying the physical world, but the Buddhist 
scholars and contemplatives had developed views on matters related to the 
unIverse and Its contents. This was based on pure logIcal and rational thinking 
and no experimental model was applied to prove or disprove any of these 
Observatlons. These phenomena were discussed 1n detaill In the early 
Buddhism, the Abhidhamma PItaka, the Visuddhimagøa, 

the Pali commentarles, Mahavibhasa-sastra, the Kalacackra Tantra and In the 
literature on Buddhist epIstemology. 


The Buddhist concept of dependent origInation 1s a vision in which sentient 
beIngs are fully Integrated In the co-arising of all things. The most Important 


1320 


effort 1s to free ourselves from delusions and attachments and wIden our cIrcle 
Of compassilon to embrace all living creatures and the nature. The modern 
scIenfIsts believe that there are a number of philosophical concepts of modern 
scIence embedded in Buddhism which needs careful exploration. The time has 
come to examine the original Buddhist doctrines carefully and sort out the 
sparkling componen(s of modern sclence concealed In them. The renowned 
scIlenfist Albert Einstein also upheld the concepts of Buddhism and expressed 
his own views in the light of modern science. According to him, “7ƒ /here ïs 
any reHgion that would cope with modern scienHfic needs If would be 
Buddhism `. 


Buddhist Doctrine oŸ Dependent Origination 


The doctrine of dependent orIgInation 1s the key 1nsight of the entire teachings 
of the Buddha, which 1s also equated with the Dhamma. Buddhism had 
regarded 1t as, “Ône who sees dependent origination sees the Dhamma,; one 
who sees the Dhamma sees dependenf originafon”" (Middle Length 
Discourses of the Buddha, p. 284). Dependent originatlon means that all 
phenomena arise as the result of conditlons and cease when those conditions 
change. The general theory of dependent origInation, taught by the Buddha, 
1S as follows: “W hen this exisfs, that comes to be; with the arising oƒ this, that 
arises. When this does not exist, that does not come to be; with the cessafion 
Oƒ this, thaf ceases. ` (Connected Discourses, p. 575) So nothing exIsfs as a 
sfafic, 1solated entIty. 


Everything arIses and ceases depending on causes and conditlons which 
themselves arise due to causes and conditions. There 1s no ultimafte øround or 
primordial cause, but a network of causes and conditions. Thịs discards the 
view Of the presence of a metaphysical selfhood, permanent and fixed entity 
like “Creator God” or a substance underlying the constant change, which 1s 
life. It 1s the delusion or ignorance of dependent orIginatlon which keeps 
people confused and attach to views and actlons which result in suffering. 
Dependent origination 1s the true nature of reality regardless of whether there 
1s anyone who realizes 1t or not. Just as the law of øravIty 1s frue 1rrespectIve 
of anyone°s opinions about 1t and It was present even before It was 
scIentifically proved by Isaac NÑewton. Similarly, the dependent orIig1natIon Is 
the way things are and the Buddha had simply realized 1t and confirmed 1t to 
Oothers. 


Einsteinˆs Theories on Relativity 


1321 


Historians call the year 1905 as the “annus mirabilis” or “miracle year”, 
because 1n that year the renowned sclentist Albert Einstein published four 
remarkable sclentific papers addressing fundamental problems about the 
nafure of energy, matfer, motIon, time and space. He was awarded the noble 
prIze In the year 1921 for his outstanding contributions to the Theoretical 
Physics and especlially for his discovery of the “Law of the Photoelectric 
Effect”. Some of his theorIes which could be viewed In the light of Buddhist 
doctrine of Dependent origination are as follows: 


* In June 1905, EInstein proposed his concept of special relativity. EInsteIn's 
March paper treated light as particles, but special relativity estimated light as 
a continuous field of waves. So, Einstein observed light both as wave and 
particle. 


° Later In 1905 came an extension of special relativity in which Einstein 
proved that energy and matter are linked 1n the most famous relationship In 
physics: E=MC¿. (The energy content 0ƒ a body 1s equal to the mass 0ƒ the 
body từmes the speed 0ƒ hgh in vacuum squared). Thĩs equation predicted an 
evolution of energy roughly a million tImes more efficlent than that obtained 
by ordinary physiochemical means. This led to the theory of the conservation 
Of energy, In the form of the first law of thermodynamics, which stated that 
the total amount of energy 1n any 1solated system always remains constanI. 
Althouph 1t can only be changed from one form to another, this energy cannot 
be created or destroyed. 


* During 1915, Einstein completed the General Theory of Relativity and 
showed that matter and energy actually mold the shape of space and the flow 
of time. What we feel as the force' of gravity 1s simply the sensatlon of 
following the shortest path we can through curved, four-dimensional space- 
time. Ít was a radical vision where space was no longer considered to be the 
box to enclose the universe. Instead, space and time along with matter and 
energy are all locked together 1n the most IntImate embrace. 


The Buddhist concept of dependent origination 1s a vision in which sentient 
beings are not determined by forces beyond therr control. They are rather fully 
Iintegrated In the co-arising of all things. Human beings are able to take 
responsibilitles and create better conditions for themselves and others by 
becoming aware of the way things arise In mutual dependence. 


1322 


The most Important effort 1s to free ourselves from deluslons and attachments 
and widen our circle of compassion to embrace all living creatures and the 
nature...(Dr. ANKUR BARUA) 


Duyên khởi và tính Không được đồ giải qua phương trình MC2 của 
nhà bác học Albert Einstein 


Triết lý Duyên khởi (Paticcasamuppada) và tính Không (Sunyata) là hai điểm 
giáo lý then chốt của Phật giáo được trình bày xuyên suốt trong các kinh điền, 
từ Nikaya, Agama cho đến các kinh điển thuộc văn hệ Đại thừa (Mahayana). 


Nội dung của Duyên khởi và tính Không 
I- Duyên khởi 


Nếu như thế giới bao la mênh mông này được chia thành hai loại: hữu tình 
chúng sinh (tức những loài có tri giác như động vật, con người) và vô tình 
chúng sinh (tức những loài vô tri như cỏ cây hoa lá, sông suối, đá đồi v.v...), 
thì Duyên khởi, ở một góc độ nào đó, cũng có thể chia thành hai loại: một loại 
tập chú vào sự hiện hữu của con người được Đức Phật dạy qua 12 Nhân duyên, 
và một loại khác chỉ đến sự tương duyên, tương tác trong sự hình thành và 
hiện hữu của thế giới khách quan, tự nhiên được dạy qua định thức tổng quát 
về Duyên khởi. Tuy nhiên, cả hai đều trình bày về sự thật Duyên khởi - nguyên 
lý tương tác, sinh khởi và vận hành của vũ trụ nhân sinh. Ở đây, phạm vi của 
bài viết chỉ đề cập đến Duyên khởi qua định thức tổng quát. 


Kinh Phật Tự Thuyết (Tiểu Bộ L, tr.291), Đức Phật đã trình bày tóm tắt về 
nguyên lý Duyên khởi như sau: 


"Do A hiện hữu nên B hiện hữu 

Do A sinh khởi nên B sinh khởi 

Do A không hiện hữu nên B không hiện hữu 
Do A đoạn diệt nên B đoạn diệt" 


Nguyên lý này bảo rằng, tất cả hiện hữu trong thế giới bao la mênh mông nảy, 
không một hiện hữu (sự vật, hiện tượng) nào có thể tồn tại một cách độc lập 
mà không nương tựa vào nhau. Sự nương tựa và tùy thuộc nhau để hình thành 
và tồn tại v.v... là nguyên lý vận hành của vũ trụ nhân sinh này; tương tự như 
thế đối với hằng hà sa thế giới. Do đó, Đức Phật bảo rằng: "Do 4 hiện hữu 
nên B hiện hữu... Do A đoạn diệt nên B đoạn diệt". Có thê lây tỷ dụ như nước 


1323 


và sóng gió, do có nước và gió nên mới có sóng cuộn nhấp nhô. Nếu không 
có nước thì sẽ không bao giờ có sóng. Sóng có mặt là do nương vào nước và 
gió v.v... Rồi tiếp tục suy luận như thế, bản thân của nước cũng không phải 
do đơn độc hình thành, mà cơ cấu của nước là H2O. Vì thế, qua đôi mắt bình 
thường, nước là nước; nhưng qua lăng kính khoa học, nước không phải là 
nước, mà nước là hợp chất của hydro và oxy v.v... Tương tự như thế đối với 
tất cả hiện tượng, sự vật, cả hữu tình (động vật) và vô tình (thực vật - hay vật 
vô tri). Sự có mặt của mỗi hiện hữu luôn luôn bao gồm trong nó hàng loạt các 
giá trị của nhân và duyên. Đây là nội dung cơ bản của định thức tông quát về 
Duyên khởi. 


2- Tính Không 


Tính Không (Sunyata) không phải là một khái niệm đối lập với Có, mà Không 
ở đây là thực tính của các pháp (những gì có mặt trong cuộc đờ!). Tính Không 
cũng không phải là chủ nghĩa hư vô không tận; nó vốn thoát ly mọi đối ngẫu 
phân biệt giữa hữu-vô, sanh-diệt, thường-đoạn, khứ-lai, siêu việt lên trên tất 
cả mọi phạm trù đối lập của thế giới nhị nguyên. Do đó, mọi khái niệm về 
Không được xây cất trên tư duy logic đều không phải là thực tại - tính Không: 
trái lại, ở đây đòi hỏi một sự thê nhập trực tiếp vào thế giới thực tại sau khi 
mọi ý niệm tự ngã được buông bỏ. Như thế, khi con người còn đầy ắp những 
tập khí, cảm nhiễm, những khát vọng, mong cầu được thiết lập trên cơ sở của 
ý niệm về tự ngã, thì sự bàn bạc về tính Không chẳng khác nào dã tràng se 
cát. 


Tuy nhiên, trên mặt hiện tượng, tính Không được nhận thức như một hệ quả 
tất yêu trong tiến trình Duyên khởi mà ngài Nagarjuna, qua Trung Quán luận, 
gọi là "Duyên khởi tức Không”. Điều đó cho thây răng, nếu thế giới vũ trụ 
này được hình thành theo cơ câu trật tự của Duyên khởi, thì đương nhiên nó 
cũng hoại diệt theo cơ cầu hoàn diệt của Duyên khởi. Vì lẽ, một sự thể nếu 
được hình thành từ nhiều nhân duyên (theo như định lý Duyên khởi nói) thì 
chính sự thể ấy đã loại trừ cái mà gọi là thực thê (entity) đơn nhất ngay nơi tự 
thân của nó. Do đó, trên bình diện công ước, tính Không đã khước từ và phủ 
định hoàn toàn mọi ngã thể, nêu ngã thể ẫy được xem như là một thực thê độc 
lập bất biến hay thường tại vĩnh hằng. Ở đây, cần ghi nhận rằng tính Không 
không phải là sự đồng hóa hay đánh mất mọi bản sắc cá biệt của hiện tượng 
giới (the world of phenomena). Mà trái lại, cội nguồn của "Duyên khởi tức 
Không" giải trình hiện tượng giới qua ba tính chất đặc thù của một sự thê, đó 
là: Giả danh, Không và Trung đạo. 


1324 


a)- Giá danh: Thông thường, tất cả sự vật, hiện tượng đều được định danh bởi 
một tên gọi khác nhau, như nước, mây, mưa, hơi nước v.v... Nhưng các tên 
gọi đó chỉ là giả danh, vì chúng tạm thời mà có. Như nước gặp sức nóng-hút 
của ánh sáng mặt trời thì gọi là hơi, hơi ngưng tụ thì gọi là mây, mây rơi xuống 
thì gọi là mưa, mưa đọng lại thì gọi là nước v.v... Vì thế, các tên ØỌI mây, 
mưa, hơi nước... đều là tên gọi tạm thời được hình thành trên bề mặt của mỗi 
mỗi sự vật, hiện tượng. Và cái mà gọi là bản sắc cá biệt của hiện tượng giới 
chính là hiện thân của tác dụng và tên gọi tạm thời đó. 


b)- Không: Một sự thể, như đã đề cập, xuất hiện là do các nhân duyên hình 
thành, và các nhân duyên đó luôn luôn điều kiện hóa lẫn nhau. Trong khi đó, 
thực tính của các nhân duyên đều là Duyên khởi; và, như đã nói, Duyên khởi 
tức Không, thế có nghĩa Không là tự tính vô tính của Duyên khởi và là thực 
tính như tính của Duyên khởi. Tỷ dụ, nếu phân tích bản chất của nước, hơi 
nước, mây, mưa, ta sẽ không nắm bắt được gì ngoài hydro và oxy - công thức 
là HO. Và nếu tiếp tục phân tích cho đến độ không thể phân tích được nữa, 
thì tự thân của hydro và oxy cũng là Duyên khởi của một dạng thức năng 
lượng không hình thù, không màu sắc và không biên giới. Năng lượng là vô 
biên, hiện diện ở mọi lúc, mọi nơi. Ngay tại đây, chính năng lượng hiển thị 
bản tính Không; nó xóa nhòa mọi khuôn khổ, chiều kích trong từng mỗi bản 
sắc cá biệt của hiện tượng giới. Do vậy, sự thể vốn không. 


c)- Trung đạo: Trung đạo, trên mặt triết lý, là lối dẫn vào thực tại tính Không 
- Niết bản vô thượng; trên mặt nhận thức, là sự phủ dẫm mọi định kiến về 
hữu-vô, sinh-diệt, thường-đoạn, khứ-laI... Do đó, có thể nói Trung đạo là con 
đường dắt dẫn mọi sinh linh một phen đi vào "đô thị tính Không", một cảnh 
giới Niết bàn vô thượng hiển hiện ngay trên mặt đất gồ ghè của trần thế này. 
Trung luận viết rằng: "Nếu không y vào chân lý công ước (chân lý của kẻ còn 
vô minh) thì không thê đạt đến chân lý tuyệt đối; nêu không đạt đến chân lý 
tuyệt đối (chân để), thì không thê hiểu được Phật pháp". Như thế, với Trung 
đạo, một sự thể không thê nói là có hay là không, mà chỉ có thể nói nó là 
Duyên khởi. 


Duyên khởi & Không qua phương trình: E = MC2 
Trước năm 1905, Einstein đã phát biểu công thức E= MC2 trong thuyết Tương 
đôi hẹp. Mặc dâu công thức này không được In thành sách, nhưng Paul 


Langeonm đã giảng dạy nó cho sinh viên. Công thức E = MC2 nói lên một sự 
thật Duyên khởi trong thê giới sự vật, hiện tượng qua lăng kính của vật lý học. 


1325 


Ở đây, E biểu thị cho năng lượng, M biểu thị cho khối lượng vật chất và C 
biểu thị cho vận tốc ánh sáng trong chân không. 

Về năng lượng (E), được ví như những làn sóng vô hình mà con người không 
thê thấy, nghe hay sờ mó được. Năng lượng E là cội nguồn của tất cả hiện hữu 
(thế giới thực tại khách quan và con người); vì thiếu nó, thì mỗi mỗi sự thể M 
(hay khối lượng vật chất) không thể hình thành. Cho đến sự vận hành của tâm 
thức cũng được xem là một dòng năng lượng đặc biệt (năng lượng tâm thức). 
Thông qua công thức E = MC, ta có thê thấy rằng vật chất chính là năng 
lượng được cô đọng lại, và năng lượng chính là vật chất được phân tỏa đến độ 
tan biến vào hư không vô biên, như hạt muối được bỏ vào dòng sông. Từ chi 
tiết này cho thấy rằng, thế giới sum la vạn tượng này, mỗi hiện hữu, sự thê 
đều được tạo nên bởi một bản sắc cá biệt, như: cây, củi, than, tro..., nhưng bản 
chất của nó thật sự là chân không - Duyên khởi. Và, mỗi mỗi bản sắc cá biệt 
đó luôn luôn mang tính cách lâm thời mà không phải là vĩnh hằng. 

Cũng từ công thức E = MC2, thí nghiệm cho biết rằng khi một điện tử âm mà 
khối lượng là M = 0,90 x 10-30 kg gặp một điện tử dương mà khối lượng cũng 
là M, thì cả hai đều biến mất, để cho một tia gama mà năng lượng E = 1,01 
mega-electron-volt. Đổi năng lượng này ra joule rồi chia cho 2M để được C2 
, trong đó C là vận tốc ánh sáng trong chân không (300.000km/s). Và nếu đảo 
lại, một tia gama mà năng lượng E = 1,10 mega-electron-volt có thể biến đi 
để cho hai điện tử: một âm, một dương. Đây là sự trao đổi năng lượng hai 
chiều giữa bức xạ và vật chất. Công thức E = MC: trong vật lý vi mô, như 
vừa trình bày, cũng tương tự với công thức W = MC trong ngành vật lý vĩ 
mô (thiên văn). 

Từ một vài đữ kiện được trưng dẫn qua phương trình E = MC¿, hiện hữu 
chung quanh con người - tức thế giới thực tại khách quan của vô số sự vật, 
hiện tượng - được nhìn nhận không gì khác ngoài nguyên lý Duyên khởi. Và 
tất nhiên, chân lý đằng sau Duyên khởi chính là thế giới thực tại - tính Không, 
mà Bồ tát Mã Minh, trong Mahayana-sradhotspada-Sastra, gọi là Chân như - 
Duyên khởi. 


Công thức: Chân nhự = Duyên khởi: và đảo ngược: Duyên khởi = Chân 
như. 


Công thức này sẽ trả lời cho người trần một câu hỏi vĩ đại, rằng tại sao Chân 
như lại Duyên khởi? Và nó cũng hiền thị cho thấy tính chất bất khả phân ly 
của thực tại - hiện hữu: 
Sóng về xóa dấu chân không 
Bồng dưng thuyên đã bên dòng chân như" -- (Sakya T.Th) 
--0Oo--- 


1326 


Prayer Wheel - ÀA prayer wheel 1s a cylindrical wheel on a spindle made from 
metal, wood, stone, leather or coarse cofton. Traditionally, the zmanfra Ôm 
Mami Padme Hum 1S Wwritten 1n Sanskrit on the ouftside of the wheel. Also 
sometimes depIcted are Dakinis, Protectors and very often the § auspIcIous 
symbols Ashtamangala. At the core of the cylinder 1s a "LIfe Tree” often made 
of wood or metal with certain mantras wriften on or wrapped around 1t. Many 
thousands (or 1n the case of larger prayer wheels, millions) of mantras are then 
wrapped around this life tree. The Mantra Ớm Mani Padme Hum 1š most 
commonly used, but other mantras may be used as well. According to the 
Tibetan Buddhist tradition based on the lineage texts regarding prayer wheels, 
spinning such a wheel wIll have much the same merItorious effect as orally 
recIting the prayers. 


Bánh Xe Cầu Nguyện - là một bánh xe hình trụ trên một trục chính được làm 
từ kim loại, gỗ, đá, da hoặc loại bông thô. Theo truyền thống, các câu thần 
chú Ớm Mani Padme Hưm được viết bằng tiếng Phạn ở bên ngoài của bánh 
xe. Cũng đôi khi được miêu tả là Dakini, thường bảo vệ là 8 biểu tượng tốt 
đẹp Ashtamangala. Tại cốt lõi của hình trụ gọi là "Cây Nhân Sinh" thường 
được làm bằng gỗ hoặc kim loại với một số thần chú bằng văn bản hoặc bọc 
xung quanh. Hàng ngàn (hoặc trong trường hợp bánh xe cầu nguyện lớn, hàng 
triệu) thần chú được quấn quanh “Cây Nhân Sinh” này. Thần chú Øm Mani 
Padme Hum thông dụng nhất, nhưng thần chú khác có thể được sử dụng. Theo 
Phật giáo Tây Tạng truyền thống dựa trên các văn bản liên quan đến dòng 
bánh xe cầu nguyện, quay bánh xe như vậy sẽ có nhiều công đức như lời cầu 


nguyện. 
c=® 


Precept - lời giáo huấn 

Precession - sự tiễn động trong thiên văn học (Precession of the equinoxes) 
Preclude - loại trừ, ngăn ngừa 

Precocious - sớm ra hoa, sớm kết quả 

Precocity — phát triển sớm 


Precogmition - sự nhận thức trước, biệt trước 


1327 


Precursor - điềm báo trước 

Predicament - điều đã được dự đoán, khăng định 

Predilection — lòng ưa thích, yêu chuộng 

Predisposition - tình trạng dễ thiên về, khuynh hướng thiên về 
Preeminent - xuất sắc, ưu việt, trội hơn 

Preen - làm dáng, tô điểm, tự khen mình 

Prefrontal - trước trán, trên trấn 

Prejudice - định kiến, thành kiến 

Premonition — điềm báo trước, linh cảm 

Preponderance - trội hơn, ưu thế 

Prerogative — exclusive; special right; power; privilege = đặc quyền 
Prescience - biết trước, nhìn thấy trước 

Prestige — uy tín, thanh thế 

Presumptuous -— tự phụ, kiêu ngạo, quá tự tin 

Pretence - giả vờ, làm ra vẻ 

Prevall - thắng thế, chiếm ưu thế, đánh bại 

Prevalent - thịnh hành, phố biến 

Prevarication - sự lảng tránh, sự quanh co 

Pricked - bị châm chọc 


Primeval — ancIent, prImitive = nguyên thuỷ 


1328 


Primordial - first created = nguyên thuỷ, nguyên sơ 

Primp - đẹp, sang, lịch sự 

Prismatic - thuộc lăng kính 

Pristine — pure, fresh and clean 

PrIvy — prIvate 

Proclivity — khuynh hướng, xu hướng 

Procrastination — put off 1ntentionally = trì hoản 

Prodding — to thrust a pointed instrument into... (Prod = vật dùng để đâm) 
Prodigal — tiêu tiền hoang phí 

Prodigious — strange = unusual (Prodigy = người kỳ diệu, phi thường) 
Profane - ngoại đạo, trần tục, tục tỉu, bân thiu 

Profundity — sâu sắc, uyên thâm 

Progeny — con cháu, dòng dõi 

ProgenItor - tổ tiên (của người, động vật, cây cối), bậc tiền bối 
Prognosticate — tiên đoán, báo trước (Prognosis — tiên lượng bệnh) 
Progression — phát triển, tiến bộ 

Proliferation — sinh sôi nây nở, sự tăng nhanh, phát triển 

Prolific — sinh đẻ nhiều, sản xuất nhiều 

Promiscuity - trạng thái hồn tạp 


Promontory — doi đất, mũi đất 


1329 


Prompter - người nhắc kịch trên sân khấu 

Promulgate — ban hành, công bố 

Prone - năm xấp xuống 

Propel - đây tới 

Propensity — 1nclination, leaning= xu hướng, khuynh hướng 

Prophecy — tiên đoán, tiên tri 

Prophet — nhà tiên trỉ - In religion, a prophet 1s an individual who 1s claimed 

to have been contacted by the supernatural or the divine, and to speak for 

them, serving as an Intermediary with humamity, delivering this newfound 

knowledge from the supernatural entity to other people. The message that the 

prophet conveys 1s called a prophecy. 

Nhà Tiên Tri - Một người mà nói trước những biên cô xảy ra trong tương lai, 

thường được gọi là “nhà tuyên sâm”. Từ “tiên tri” (prophet) băt nguôn từ tiêng 

Hy Lạp (có nghĩa là “tiên đoán”), mang ý nghĩa chỉ những người phát ngôn 

thay mặt một người khác. 

Propitiate — làm lành, làm dịu, làm nguôi 

Proponent — propound - đề nghị, đề suất 

Prosaic — không sáng tạo, tầm thường 

Proscribe - đặt ngoài vòng pháp luật, trục xuất 

Prose — văn xuôi 

Proselytizing - bắt ai từ bỏ tôn giáo, tín ngưỡng cuả mình 

Prostrate — quy phục, phủ phục, tôn sùng (Prostration - sự quy phục) 

Prostration — placing hands together In prayer, touching the forehead, neck, 
and heart area, and then bending forward and lay prone on the 


øround with hands outstretching and the forehead touching the 
earth... 


1330 


Chắp hai tay trong thế khẩn vái, đưa lên trán, cổ, ngực, rồi cúi về phía trước 
và năm xấp trên mặt đất với hai tay duỗi thằng, trán chạm đất... Đó là cách lạy 
của người Tây Tạng. 

Protagomist - người giữ vai chính trong vở kịch 

Protestant - người phản kháng 

Protoplasm - chất nguyên sinh 

Protuberance - phông lên, lồi lên, u lên 

Provenance - nguồn gốc, lai lịch 

Proviso - điều khoản, điều quy định 

Prow — mũi tàu, mũi thuyền 

Prowess — lòng dũng cảm 

Prowl — đi lảng đảng, đi rình mò 

Prudishness - cả thẹn, làm bộ kiểu cách 

Pry — nhìn soi mói, nhìn tọc mạch 

Pseudonym - biệt hiệu, bút danh 

Psychic — means of the soul, 1s utilizing your sixth sense or Intuitilon. Every 
one has a sixth sense and 1s capable of developing therr Intuitlon as well as 
psychic abilities. 

Psychodrama - kịck tâm lý 

Psychopath - người bịnh tâm thần 

Psychosomatic - bệnh căng thăng thần kinh 


Psychotherapist - người chữa bệnh bằng tâm lý 


1331 


Pubbe-Nira Sanussati Nara — Túc mệnh minh: có thể nhớ lại tiền kiếp 
Túc mệnh thông, còn gọi là Túc mệnh minh: biết được kiếp trước của chính 
bản thân mình và của chúng sinh trong lục đạo, từ một đời, hai đời cho đến 
trăm ngàn vạn đời trước đều biết rõ, nhớ rõ sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, tên 
øì, làm gì... 


Lục thông - nghĩa là Sáu phép thân thông, biểu hiện năng lực trí tuệ của chư 
Phật và Bô tát. 


1.Thân như ý thông, Phạn riddhi visaga-jnanam, còn gọi là Thần túc thông: 

ba hiện tuỳ theo ý muốn, thân có thể bay lên trời, đi trên biển, chui vào trong 
.. tất cả mọi động tác đều tuỳ theo ý muốn, không hè chướng ngại. 

2 “Thiên nhấn thông, Phạn divyam- -caksuh-jnanam: nhìn thấy tất cả mọi hình 

sắc ở gần hay ở xa trong cả thế _glan, nhìn thấy mọi hình tướng khổ vui của 

chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi. 

3.Thiên nhĩ thông, Phạn divyam-srotram-jnanam: nghe và hiểu hết mọi âm 

thanh trong thế gian, nghe và hiểu hết mọi ngôn ngữ của chúng sinh trong sáu 

nẻo luân hồi. 

4.Tha tâm thông, Phạn paracitta-jnanam: biết hết tất cả mọi ý nghĩ trong tâm 

của chúng sinh trong lục đạo. 

5.Túc mệnh thông, Phạn purvan1vasanusmriti-Jnanam, còn gọi là Túc mệnh 

minh: biết được kiếp trước của chính bản thân mình và của chúng sinh trong 

lục đạo, từ một đời, hai đời cho đến trăm ngàn vạn đời trước đều biết rõ, nhớ 

rõ sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, tên gì, làm gì... 

6.Lậu tận thông, Phạn asravaksaya-jnanam: lậu tức là kiến hoặc và tư hoặc 

trong ba cõi. Lậu tận thông là dứt trừ toàn bộ kiến hoặc và tư hoặc trong ba 

cõi, không còn sinh tử luân hồi trong ba cõi, được giải thoát hoàn toàn. 

Căn cứ Luận câu xá quyền 27, trong 6 phép thần thông trên, 5 phép thần thông 

đầu thì mọi người đều có thể đạt được, duy nhất phép thần thông thứ 6 thì chỉ 

có những bậc thánh mới có thể đạt được. 


Puberty - tuôi dậy thì 

Puddle — vũng nước nhỏ; việc rắc rối 
Puerile - trẻ con, non nớt, khờ dại 
Puff — hơi thở, luồng gió thổi phụt qua 


Pugilist - võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp 


1332 


Pulsated — moved rhythmitically = dao động, rung động 
Pulverize — tán thành bột, giả nhỏ như cám 

Pumrce - loại đá bọt 

Pummel — đánh túi bụi 

Pun — chơi chữ 

Punctilious — chú ý những chi tiết tỉ mỉ, hình thức vụn vặt 
Purgative — làm tinh khiết, tây (purge = thanh lọc, thanh trừng) 
Purgatory - chuộc tội, ăn năn hối lỗi 

Purloin — ăn cắp, ăn trộm 

Purport — nội dung, ý nghiã, mục đích 

Purveyor - người cung cấp hàng hoá, công ty cung cấp hàng hoá 
Putative - giả định là, coi là 

Putrefaction - sự thối rữa, sự đồi bại 

Putrid - trở thành thối rữa, mục nát 

Pyre — a heap of combustible = giàn thiêu để thiêu xác 
Pyroclastic — nham tầng do núi lửa tạo thành 

Pyrrhic - chiến thắng với giá quá đắt (thắng nhưng thiệt hại nhiều) 


---0Ö0--- 


Ậ =x m—xr- "Thöy/#) 7: 2--S67<(7 
ă s4 : __ HS 4Ö Xà, 
5Ä 'N/ 
+ Ƒ —— 









1333 


Ọ 


Quadrant — góc, cung 1⁄4 

Quagmire - vũng lầy, đầm lầy 

Qualm - nỗi lo ngại, SỢ 

QUAN YIN - The Legend of Quan Yin, Goddess of Mercy 


One of the deifiles most frequently seen on altars in Chinaˆ”s temples 1s Quan 
Yin (also spelled Kwan Yin, Kuanynm; In pinyIn, Guanynn). In Sanskrit, her 
name 1s Padma-pâm, or "Born of the Lotus." Quan Yin, alone among Buddhist 
øods, 1s loved rather than feared and 1s the model of Chinese beauty. Regarded 
by the Chinese as the goddess of mercy, she was origInally male until the early 
part of the I2th century and has evolved since that time from her prototype, 
Avalokiteshvara, "the mercful lord of utter enlightment," an Indian 
bodhisattva who chose to remain on earth to bring relIef to the suffering rather 
than enJoy for himself the ecstasles of NIrvana. One of the several storles 
surrounding Quan Yin 1s that she was a Buddhist who through great love and 
sacrifice during life, had earned the right to enter Nirvana after death. 
However, like Avalokiteshvara, while standing before the gates of ParadIse 
she heard a cry of anguish from the earth below. Turning back to earth, she 
renounced her reward of bliss eternal but In 1s place found Iimmortality 1n the 
hearts of the suffering. In China she has many names and 1s also known as 
"øreat mercy, øreat pIty; salvatlon from misery, salvatlon from woe; self- 
existent; thousand arms and thousand eyes," etc. In addition she 1s offen 
referred to as the Goddess of the Southern Sea — or Indian Archipelaøgo —— 
and has been compared to the Virgin Mary. She 1s one of the San Ta Shih, or 
the Three Great Beings, renowned for theIr power over the animal kingdom 
or the forces of nature. These three Bodhisattvas or P”u Sa as they are know 
in China, are namely ManJusri (Skt.) or Wên Shu, Samantabhadra or P”u 
Hsien, and Avalokitesvara or Quan Yin. 

Quan Yn 1s a shortened form of a name that means One Who Sees and Hears 
the Cry from the Human World. Her Chinese title signifies, “She who always 
observes or pays aftention to sounds,” 1.e., she who hears prayers. Sometimes 
pOssessing eleven heads, she 1s surnamed Sung-Tzu-Niang-Niang, “lady who 
brings children.” She 1s goddess of fecundity as well as of mercy. Worshiped 


1334 


especially by women, this goddess comforts the troubled, the sick, the lost, 
the semile and the unfortunate. Her popularity has øgrown such through the 
centuries that she 1s now also regarded as the protector of seafarers, farmers 
and travelers. She cares for souls 1n the underworld, and 1s invoked during 
post-burial rituals to free the soul of the deceased from the torments of 
purgatory. There are temples all over China dedicated to this goddess, and she 
1s worshiped by women 1n South China more than In the North, on the 19th 
day of the 2nd, óth and 9th moons. (For example, 1t 1s a prevalent birth custom 
in Foochow that when a family has a daughter married since the IŠ5th day of 
the previous year, who has not yet gIiven birth to a male Infant, a present of 
several articles 1s sent to her by her relatives on a lucky day between the Š5th 
and I4th of the first month. The articles sent are as follows: a paper lantern 
bearing a pIcture of the Goddess of Mercy, Quan Yin, with a child 1n her arms, 
and the 1nscription, “May Quan Yin present you with a son”; oysters 1n an 
earthenware vessel; rIce-cakes; oranges; and øgarlic.) Worshipers ask for sons, 
wealth, and protection. 


QUAN ÂM BÒ TÁT - SỰ TÍCH PHẬT BÀ QUAN ÂM BỎ TÁT 


Quán Âm Bồ Tát là danh hiệu của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, 
nhưng còn nguyện lẫn lộn ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Người ta cũng 
gọi Ngài là Quan Âm Phật, Quan Âm Như Lai, Quan Thế Âm, Quan Âm Nam 
Hải, Phô Đà Phật Tổ, v.v.. 

Quyên pháp năng lực của Ngài Cao siêu. 

Quyền kinh nói về Ngài, mà hiện nay phái Bắc Tôn (Trung Hoa, Cao Ly, Nhựt 
Bồn, Việt Nam) còn truyền tụng là quyên “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quan 
Thế Âm Bồ Tát Phố Môn Phẩm”. Theo lời kinh Phố Môn bất cứ là hạng nào 
trong chúng sanh, bất cứ là ở vào tình cảnh nào, lúc nào, hễ cầu đến Ngài, 
niệm danh hiệu Ngài thì đặng cứu ngay. Ngài dùng huyền diệu cứu vớt chúng 
sanh không biết muôn ức nào mà kê. Nếu câu Ngài với danh hiệu thuộc vê 
một phân thân nảo của Ngài thì Ngài xuất hiện y theo phân thân ấy đề cứu độ. 
Kinh Phổ môn có biên rành 12 điều đại nguyện của Ngài, 

Theo kinh truyện để lại, Ngài phân thân giáng trần s kiếp, khi thì mượn xác 
nam nhi, khi thì làm thiếu nữ, khi thì ở vào cảnh quyền quý cao sang, khi thì 
vào hàng bần cùng cơ khổ, khi thì sanh làm đạo sĩ, khi thì làm tỳ khưu,v.v.. 
Hiện nay đời còn truyền tụng hai kiếp giáng trần làm phụ nhơn của Ngài lễ: 
kiếp thứ mười làm bà 77¡ Kính, kiếp chót làm bà Diệu Thiện. Sau khi thoát 
kiếp chót này Ngài được chứng quả Phật Tổ tại Phô Đà Sơn (Nam Hải). 


SỰ TÍCH THỨ NHỨT: QUÁN ÂM THỊ KÍNH 


1335 


Trước kia Đức Quan Âm Bồ Tát tu đã đặng tám kiếp rồi. Qua tới kiếp thứ 
chín Ngài phân thân nam nhi đi tu chứng bực tỳ khưu. Khi kiếp thứ chín của 
Ngài gần mãn thì Đức Thích Ca giáng xuống thử lòng. Đẳng Thế Tôn hiện ra 
một người con gái tới lần khân ép nài vị tỳ khưu kia kết duyên với mình. VỊ 
này mới thốt răng: “Có chăng họa mạy là kiếp sau, chớ kiếp này vì lời thê 
nguyện tu trì thì không thể nào đặng.” Vì lời hứa ấy mà sau khi mãn kiếp thứ 
chín rồi vị tỳ khưu kia phải giáng trần đầu thai làm thiếu nữ, suốt đời phải 
chịu trăm điều cay đắng về vẫn đề tình duyên đề thử lòng Ngài coi ra sao. 

Ấy là phép Phật định vậy. 

Vâng lịnh của Đức Phật Tổ chơn linh vị Bồ Tát kia bèn giáng trần đầu thai 
làm con gái nhà họ Sùng là Sùng Ông, một nhà giàu có ở xứ Cao Ly lại là nhà 
từ tâm chưởng đức. Hai ông bà tuổi đã cao mà không con nên đi cầu tự và 
sanh ra nàng Thị Kính, dung nghi đẹp đề, tướng mạo đoan trang. Hai ông bà 
mừng được chút gái để có người hôm sớm trong lúc tuôi già. Khi nàng đã 
đúng tuần cập kê thì gần đó có chàng Thiện Sĩ, con nhà quyên quý trâm anh 
cậy mai đến nói. Vợ chồng Sùng Ông thấy phải đôi vừa lứa bèn chịu gả con 
gái mình. 

Đến ngày nạp thái vu quy nàng Thị Kính buôn tủi muôn phần! Buôn là vì thấy 
mình là con một, một khi đã xuất giá rồi thì bề nhà sau trước quạnh hiu, lấy ai 
mà thần tỉnh mộ khang thế cho mình! Tủi là lỡ sanh làm con gái thì đúng tuôi 
phải xuất giá tòng phu rủi may phải chịu và ơn sanh thành không sao trả đặng! 
Cha mẹ nghe nàng than thở làm vậy bèn kiếm lời khuyên giải và nói rằng: 
Cha mẹ sanh con là gái, thì khôn lớn có nơi có chốn làm đẹp mặt nở mày mẹ 
cha đó là đủ rồi. Con chăng nên lo điều chỉ khác nữa! Vả lại nhà bên chồng 
con cũng gần đây thì sự thăm viếng cũng thuận tiện. Nghe vậy nàng mới an 
lòng chiêu ý muốn của cha mẹ. Từ khi về nhà chồng, nàng giữ một mực tôn 
kính, phụng sự nhà chồng, trong êm ngoài ấm, ai nấy đều khen. 

Một ngày kia nàng đương ngôi may, chàng Thiện Sĩ sau khi đọc sách mỏi mệt 
mới ra gân chỗ nàng may mà nằm nghỉ, luôn địp ngủ quên. Từ khi về nhà 
chồng đến giờ nàng chưa có dịp nhìn chàng cho chính đính. Nay có cơ hội 
đưa đến nàng, nhơn lúc chàng ngon giấc mà nhìn kỹ mặt đức lang quân. Chợt 
thấy dưới cầm chàng có mọc một sợi râu và biết coi tướng ít nhiều, nàng thấy 
quả là sợi râu bất lợi! Nhơn cầm sẵn cái kéo trong tay nàng mới đưa kéo ra 
cắt lây. Đương lúc â ấy, chàng Thiện Sĩ giựt mình thức dậy, thấy vợ cầm kéo 
đưa ngay cô mình, vụt la hoảng lên rằng: “Vợ tôi muốn giết tôi.” Trong nhà 
vỡ lở, cha mẹ gia tướng chạy đến gạn hỏi. Nàng tình thật cứ nói ngay, không 
ngờ cha mẹ chồng quá ư nghiêm khắc bắt tội nàng có ngoại tình và mưu giết 
chồng. Nhơn cớ ấy cha mẹ chồng buộc chàng Thiện Sĩ làm tờ để vợ và mời 
vợ chồng Sùng Ông đến lãnh con về. Vợ chồng Sùng Ông hơ hãi tới nơi mới 


1336 


tường tự sự. Hai ông bả kêu con ra hỏi, rầy la than trách một hồi rồi lãnh con 
về. 

Lúc ấy Thiện Sĩ lòng như dao cắt, tưởng là việc đáng bỏ qua không dè đến nỗi 
rẽ thúy chia loan thì chàng ăn năn vô ngần, châu rơi lã chã. Khi nàng Thị Kính 
lạy từ công cô và chàng ra về, vì sợ uy cha mẹ chàng chăng dám hở môi nói 
bào chữa nàng một lời nào. 

Về nhà, nàng Thị Kính buồn bã muôn phần. Một là buồn cho số phận long 
đong, tình duyên trắc trở; hai là buồn cho cha mẹ phải mang điều phiền não 
trong lòng. 

Vì nàng là một người đàn bà chân chính may rủi một chồng mà thôi, nàng 
khăng khăng không chịu “ôm cầm thuyền ai”. Nàng than rằng nếu có anh em 
đông thì nàng cũng đành nhắm mắt cho rồi để khỏi mang tiếng nhơ. Nhưng vì 
nàng là con một, nàng không nỡ hủy mình, sợ e thất hiễu, mà ở như vậy thật 
rất khô tâm cho nên nàng quyết chí xuất gia, noi gương Phật Tổ, tu hành cho 
đắc đạo rồi trở về độ lại mẹ cha. 

Một hôm, nàng lén cải trang nam tử, rồi bỏ nhà trốn đi. Hay tin cha mẹ nghỉ 
nàng vì buồn tình xưa mà sanh nhẹ dạ theo người và sai người đi kiếm cùng 
nơi mà không gặp. 

Từ khi nàng lìa gia đình ra đi thì nàng có ý tìm một cảnh chùa để gởi thân. 
Đến ngôi chùa được chọn nàng gặp giờ sư cụ đang thuyết pháp. Nàng trộm 
xem tướng mạo thì thấy rõ đó là một bậc chơn tu, đạo pháp khá lớn. Nàng bèn 
xin thọ pháp quy y. Sư cụ ban đầu rất nghi ngờ nàng, bèn ngọn hỏi ngành tra 
vì sợ e trang thiếu niên kia sau này bán đồ nhi phế mà đắc tội với Phật Trời. 

Nàng thì một mực nói mình là một thư sanh, con nhà quyền quý, lòng chán 
công danh nên vào nương nhờ cửa Phật để gột rửa lòng phàm. 

Thấy chí quả quyết của vị thiếu niên, sư ông mới vui nhận cho làm đệ tử và 
ban pháp danh là Kính Tâm. 

Vì sãi Kính Tâm là nữ trá hình cho nên dung mạo khôi ngô kiều mị, làm cho 
hàng tín nữ trầm trồ, nhất là nàng Thị Mâầu, con của một vị phú ông trưởng 
giả vùng ấy. Mượn cớ ra vô trong chùa, nàng Thị Mẫu lắm khi đưa tình trêu 
ghẹo sãi Kính Tâm, nhưng nàng vẫn trơ trơ như không hay không biết. Thất 
vọng, Thị Mẫu mới quay lại tư tình với đứa ở của nàng. Khi thai đã gần già, 
khí sắc nàng đổi, làng xã thấy thế mới đòi phú ông và nàng ra hỏi. 

Chịu đòn không kham, Thị Mẫu túng phải cung xưng. Trong khâu cung Thị 
Mẫu quả quyết rằng mình có tư tình với sãi Kính Tâm nên mới ra cớ đối và 
xin làng rộng lượng cho sãi Kính Tâm hoàn tục kết duyên với mình. 

Trống mỡ ¡nh ỏi, cửa thiền xưa nay êm lặng phút chốc trở nên huyên náo, 
sóng dậy ba đào. Người nhà làng đến chùa đòi sư ông và sãi Kính Tâm ra nghe 
dạy việc. 


1337 


Thầy trò cùng dắt nhau đi. Đến nơi mới hay tự sự! Tá hỏa tâm thân, thầy hỏi 
trò có sao nói thiệt. Trò một mực kêu oan chớ không nói điều chi thêm nữa. 
Hương đảng đông đủ tra hỏi sãi nhỏ đủ điều, khi dọa, khi khuyên nhủ rằng: 
Nếu nói thật thì làng cũng chứng cho để lập gia thất. Kẻ thì mai mỉa: Sãi kia 
tu có trót đời không? Rốt cuộc vì không chịu xưng tội tình và một mực kêu 
oan cho nên sãi Kính Tâm phải bị đem ra tra tấn. 

Đứng trước cảnh thịt nát máu rơi và thấy trò bát tỉnh, sư ông mới động mối từ 
tâm đứng ra xin bảo lãnh cho trò để sau này về nhà khuyên nhủ dạy răn. 
Thấy thế hương đảng cũng niệm tình ưng thuận cho sư tiêu cùng vÊ. Đến chùa, 
Sư ông đạy tiểu ra ở ngoải tam quan để tránh tiếng không tốt cho chùa. 

Thời gian qua, Thị Mẫu đến ngày mãn nguyệt khai hoa, hạ sanh đặng một 
mụn con trai. Nàng bèn bồng hài nhi đến cửa tam quan bỏ đó rồi về, nói rằng: 
“Con của ngươi, đem trả cho ngươi.” Sãi Kính Tâm đương tụng kinh nghe 
đứa nhỏ bị bỏ dưới đất giãy giụa khóc la, động mối từ tâm người bèn ra ăm 
đứa bé vào, mướn vú nuôi bên tự. Mẹ vò nuôi con nhện lắt lẻo qua ngày. 

Hết thời trì kinh thì sãi Kính Tâm lại phải giữ gìn bồng bế đứa trẻ. Nghe vậy, 
sư cụ mới vời sãi Kính Tâm vào mà trách rằng: “Trước kia con nói rằng con 
bị hàm oan, mà nay như thế thì chính thầy đây cũng phải nghi ngờ nữa là ai?” 
Sãi Kính Tâm bèn bạch rằng: “Bạch sư phụ, khi xưa sư phụ có dạy đệ tử rằng 
cứu đặng một người, phước đức hà sa. Đệ tử vâng lời thầy mới cứu mạng đứa 
trẻ này, chớ kỳ trung con không có ý chỉ hết.” 

Tuy vậy sãi Kính Tâm cũng không đặng phép vô ra trong chùa để tránh tiếng 
cho chùa. 

Đứa trẻ khi đặng hai, ba tuổi đã có vẻ thông minh và giống sãi Kính Tâm như 
hệt. Khi hài nhi đúng ba tuổi thì sãi Kính Tâm đến ngày phải theo Phật. Biết 
trước giờ phân ly, sãi Kính Tâm mới viết hai bức thơ gởi lại, một kính gởi cho 
sư cụ, còn một bức thì gởi cho cha mẹ ruột. Khi sãi Kính Tâm tắt hơi thì đứa 
nhỏ y như lời cha dặn đem bức thơ vào dâng cho sư cụ. 

Xem thơ xong, sư ông rất ngậm ngùi, bèn phái vài vị ni cô ra coi tâm liệm. 
Khám xét xong thì mới hay sãi Kính Tâm là nhi nữ trá hình. 

Tin ấy truyền ra hương lân nhóm lại đòi cha con Thị Mẫu đến buộc tội cáo 
gian và phạt phải chịu tổn phí về các cuộc tống táng và làm ma chay cho sãi 
Kính Tâm. Băng chứng sờ sờ phú ông phải chịu, Thị Mẫu xấu hỗ muôn phần 
bèn quyên sinh để trốn khổ nhục. 

Đến ngày an táng sãi Kính Tâm thì thiên hạ đồng thấy Phật hiện trên mây rước 
hồn sãi Kính Tâm là nàng Thị Kính. Hai vợ chồng Sùng Ông và Thiện Sĩ đặng 
thơ và hay tin đau đớn này đồng có đến dự. Sau cuộc tống táng vợ xưa Thiện 
Sĩ ăn năn lỗi trước bèn phát nguyện tu hành. 


1338 


Tục truyền rằng Thiện Sĩ sau đắc quả thành con chim ngậm xâu chuỗi bô đề, 
đậu một bên Đức Phật Quan Âm, Đức Phật Quan Âm cũng độ luôn con của 
Thị Mẫu đắc quả hầu gần bên Ngài. 

Ngày nay, người xứ ta và người Tàu khi họa tượng Phật Quan Âm thì thường 
họa một bà đội mũ ni xanh hoặc đen, ngồi trên tòa sen hoặc thạch bản, bên tay 
mặt có một con chim mỏ ngậm xâu chuỗi bồ đề, dưới có đứa trẻ bận khôi giáp 
chắp tay hầu. Ấy là con của Thị Mầu. 





SỰ TÍCH THỨ NHÌ: TÍCH BÀ DIỆU THIỆN HAY QUAN ÂM NAM 
HẢI 


Theo sự khảo cứu của nhà bác học Hòa Lan tên là De Groot thì trong kiếp 
chót của Đức Phật Quan Âm, Ngài hạ phàm làm một vị công chúa Ấn Độ, con 
vua Linh Ưu, niên hiệu Diệu Trang. 

Vào năm 2587 trước Chúa giáng sanh thuộc vào thời đại kim thiên (ciel d”or) 
bên Ấn Độ bên phương Tây có một tiểu quốc kêu là Hưng Lâm. Nhà vua trị 
vì nước ấy tên Linh Ưu (Spirituel Excellent) lẫy niên hiệu là Diệu Trang (Miao 
Tchoang). Tứ vi xứ Hưng Lâm là như vây: Phía Tây giáp ranh Thiên Trúc 
Quốc (Inde), Phía Bắc giáp ranh Xiêm La, phía Đông giáp ranh Phật Chai 
Quốc (Sumatra), phía Nam giáp ranh Thiên Chơn Quốc (Tiên Tchan). Trong 
nước Hưng Lâm cảnh tượng thái hòa là nhờ có vua hiền, tôi giỏi, bá tánh 
chuyên lo cày cấy, nông trang. 

Chánh thê của nhà vua là bà hoàng hậu Bửu Đức. Từ ngày nhà vua tức vị đến 
nay đã 40 năm rồi mà bà hoàng hậu chưa hạ sanh đặng vị hoàng tử nào. Thấy 
thế bà lẫy làm buồn và xin nhà vua đi cùng bà lên núi Huê Sơn cầu tự. Núi 
Huê Sơn ở về hướng Tây. Trên núi ấy có một vị thần rất linh thiêng. Ai cầu 
chỉ thì đặng nây. Vua nghe theo, một ngày kia quân gia rần rộ, xa giá nhằm 
Huê Sơn trực chỉ. Cầu tự xong về triều thì một ít lâu bà có thai và đến ngày 


1339 


sanh đặng một vị công chúa đặt tên là Diệu Thanh (Miao Tsing). Cách một ít 
lâu hoàng hậu lại hạ sanh một nàng công chúa tên là Diệu Âm (Miao Yin) và 
sau rốt sanh ra nàng công chúa Diệu Thiện (Miao Chen). Vị công chúa thứ ba 
nảy ngày sau tu hành đắc đạo lẫy hiệu là Quan Âm (Quan Yin). 

Vì nhà vua không có con trai nên vua nhứt định truyền ngai vàng lại cho một 
trong ba vị phò mã (rễ vua). Hai công chúa đầu là Diệu Thanh và Diệu Âm 
thì nhà vua đã đính hôn cho hai vị quan to thính danh nhút trong triều. Trái lại 
nàng công chúa thứ ba là Diệu Thiện thì cương quyết không chịu lấy chồng 
và nhứt định phế trần đi tu để thành chánh quả. Nghe con quyết định như thế 
nhà vua nổi cơn thịnh nộ và buộc nàng Diệu Thiện phải tuân lịnh xuất giá. 
Thấy thế nàng mới xin vua cha nếu ý định nhà vua như vậy thì ít nữa xin cho 
nàng kết hôn với một thầy thuốc và thưa rằng: “Ý con là muốn cứu chữa hàng 
quan lại bất tài và ngu xuân, những tai nạn do sự năng lửa mưa dầu, tuyết giá 
mà ra, những tính xâu xa ích ký vê nhục dục, các tật nguyên, bịnh hoạn do sự 
già nua cằn côi mà ra, sự phân chia giai cấp, sự khinh rẻ kẻ nghèo và sự tư 
lợi.” 

Nàng lại nói to lên rằng: “Chỉ có Đức Phật là được chứng quả bồ đề, minh 
tâm kiến tánh.” Nghe vậy nhà Vua lại càng tức giận thêm bèn hạ lệnh lột hết 
áo quần của công chúa và nhốt nàng vảo huê viên đề bị đói lạnh mà chết. Công 
chúa không sờn lòng. Trái lại nàng cảm ơn vua cha đã phạt nàng như thế và 
chỉ vui tươi mà chịu khổ hình. Các bà mệnh phụ được lệnh ra khuyến dụ nàng 
hồi tâm tuân ý thánh chỉ. Nàng khư khư một mực và nhút định vào chùa Bạch 
Tước ẩn tu, nhập thất tham thiền. Chùa Bạch Tước thuộc quận Long Thọ 
(Loung Chou), tỉnh Nhữ Châu (Ju Tcheou). Hay tin ấy nhà vua không cắm 
cản chi, định ninh rằng ra nơi ấy một ít lâu công chúa chịu không nôi với 
những nỗi khổ cực, sẽ chán nản mà về triều. 

Nơi Bạch Tước Tự có mật lệnh của nhà vua phải buộc nàng làm những công 
việc đê tiện, hèn hạ và mệt nhọc nhứt. Nàng vẫn cúi đầu vâng chịu, không một 
tiếng than, là vì khi nàng làm phận sự có những hùm beo, chim chóc và thân 
thánh giúp sức. Biết được thế cho nên bà sư cụ chùa Bạch Tước mới cụ sớ về 
triều tâu vua mọi sự. Vua cha bèn nghĩ ra một chước cốt làm nàng kinh khủng 
bỏ chùa mà về đền. Một bữa kia quân lính đến bao vây và phóng lửa thiêu 
chùa bốn mặt. Sư cụ và tất cả ni cô kinh tâm tán đởm chạy ngược chạy xuôi 
tầm phương tấu thoát. Tiếng kêu trời kêu đất ¡nh ỏi! Nàng Diệu Thiện điềm 
tĩnh như thường. Nàng chỉ lâm râm cầu Đức Phật mà nàng nguyện theo gương 
và xin Ngài đến cứu nàng. Nàng bèn rút trâm cài đầu đâm vào họng và phun 
máu tươi lên không trung, tức thì mây kéo mịt mù, thiên hôn địa ám, mưa 
xuống như cằm chĩnh mà đồ. Bị đám mưa to các ngọn lửa đỏ ngất trời kia lần 
lần êm dịu rôi. tắt. Thấy vậy quân chạy về phi báo. Nhà vua liền hạ lệnh bắt 
nàng và đưa về đền. 


1340 


Khi điệu nàng về tới, nhà vua dạy mở yến tiệc ca xang, bày một cuộc lễ hội 
thật lớn cốt để đem nàng trở lại quãng đời phong lưu khoái lạc. Nhưng các 
cuộc bài trí ấy cũng không hiệu quả gì và cho đến những điều hăm dọa ghép 
nàng vào tử hình cũng không thâm vào đâu. Cùng thế nhà vua mới hạ lệnh 
trảm quyết nàng và dạy ba quân điệu nàng khỏi đền mới hành hình. Thần 
hoàng bồn cảnh liền tâu sự ấy lên cho Ngọc Đề rõ. Đức Ngọc Đề hạ lệnh cho 
thần hoàng bổn cảnh giữ gìn hồn nàng đừng cho nhập địa phủ. Giờ hành hình 
đến, giám sát vừa giơ gươm lên thì gươm gãy làm hai. Giám sát bỏ gươm rút 
giáo toan đâm thì giáo lại tét làm hai. Giám sát chỉ còn một nước là xử giảo 
nàng (thắt cỗ). Đến giờ hành hình thì có một trận cuồng phong thổi tới, làm 
cho trời đất tối tăm mà chung quanh mình nàng thì hào quang hiện ra sáng rỡ. 
Thần bồn cảnh liền hóa ra một con hồ, từ trong rừng xanh nhảy ra và cõng 
thây nàng chạy thăng vô núi. . Những kẻ đi xem hoảng chạy tứ tung. Quan quân 
và giám sát ảo não muôn phân, lật đật về triều tâu vua mọi sự. Nhà vua không 
nao núng vả lại cho rằng cọp tha thây là một sự trừng phạt nặng nề, gán thêm 
vào sự trừng phạt của nhà vua đề phạt nàng về tội bất hiếu và tội bất tuân lệnh 
vua cha. 

Nhờ huyền diệu ấy mà nàng Diệu Thiện tuy chết nhưng xác vẫn còn nguyên. 
Lúc ấy nàng mơ màng như thấy một giấc chiêm bao, cơ hồ như nàng đã lướt 
gió tung mây... Khi tỉnh lại nàng lẫy làm lạ mà thấy mình ở vào một thế giới 
không nhật nguyệt, tinh tú, không núi non, không người, không loải vật. 
Bỗng chốc nàng thấy hiện ra trước mắt một vị thanh niên mặc áo màu xanh 
dương, hào quang chói rạng. VỊ â ấy đến trước mặt nàng, tay cầm một tờ giấy 
đài và nói răng: Minh Vương lệnh Diêm Chúa (Yama) mời nàng xuống viễng 
Diêm Cung đề thấy rõ ràng cảnh khốn khổ và những hình phạt mà kẻ có tội 
phải chịu sau khi chết. 

Nơi Diêm Cung mỗi khi nàng đi đến đâu nhờ sức thần thông và đức từ bi 
thuyết kinh của nàng các hôn bị giam cầm đều đặng cứu rỗi và thoát khỏi ngục 
môn hầu tái kiếp trở lại trần gian. Thập Điện Minh Vương cũng ao ước đặng 
nghe nàng thuyết pháp. Chiều ý Mười Vua, nhưng nàng xin răng sau cuộc ây 
các hồn tội nhân đều đặng phóng thích. Sau khi khoản ây đã đặng các vua ưng 
thuận thì nàng mới dùng hết phép thần thông của nàng mà thuyết pháp. Trong 
nháy mắt chốn U Minh biến thành lạc cảnh và các âm hồn đều đặng trở lại cõi 
trần. Thây mười cõi U đồ đã trống trơn, Thập Điện Minh Vương mới lật đật 
phán răng: “Mười điện chúng ta không quyên giam cầm vong hồn nàng Diệu 
Thiện.” Và tức khắc dạy đưa nàng trở lại dương gian. Khi tỉnh dậy nàng Diệu 
Thiện lây làm bối rồi chưa biết phải đi phương nào. Lúc ây Đức Phật Thế Tôn 
hiện ra trên mây dạy nàng phải ra ở núi Phố Đà, giữa Nam Hải thuộc cù lao 
Hương Đảo để tu thêm. Muốn đến đó phải trải qua ba ngàn dặm đường. Bởi 
thế, Đức Phật Thế Tôn mới ban cho nàng một trái bàn đào vườn Tây Vương 


1341 


Mẫu để nàng đỡ đói khát trong một năm và nhơn có đặng trường sanh. Nàng 
sắm sửa thượng trình. Thấy nàng sức yếu mà đường lại xa Đức Trường Canh 
Thái Bạch mới truyền cho thần bổn cảnh hóa ra con hồ, cõng đưa nàng ra nơi 
ấy. Thần bổn cảnh tuân y và trong giây phút nàng đã đến Phố Đà Sơn. 

Khi nàng tu đặng chín năm thì có một vị Phật Tiếp Dẫn đến cho các vị thần 
trần Phố Đà Sơn hay rằng nàng Diệu Thiện tu hành đạo pháp hiện nay cực kỳ 
cao siêu mà từ trước đến giờ chưa vị nào đạt được. Nàng đã đứng trên tất cả 
chư vị Bồ Tát và cai quản các đấng ấy. Hôm nay, ngảy 19 tháng 02 chúng ta 
phải yêu cầu vị ẫy nhận một địa vị cao thượng hơn để cứu rỗi và ban hạnh 
phúc cho quần sanh.” Sơn thần Phô Đà Sơn bèn triệu tập tất cả các thần tiên, 
thánh phật vùng ấy đến chầu và xưng tụng công đức của vị Bồ Tát mới vừa 
chứng quả và từ nay người thường gọi là Quan Âm Như Lai, Quan Âm Nam 
Hải, Phật Tổ Phố Đà Sơn. Tân Bồ Tát ngự trên tòa sen và tiếp kiến các đắng 
thiêng liêng đến bái kiến và khánh chúc. Lúc ấy chư thánh tiên mới định lựa 
một vị đồng tử để hầu Ngài. May đâu lúc ấy có một vị trẻ tuổi xưng là Hoàn 
Thiện Tài (Hoan Chen Tsai) nghĩa là người chỉ có đọc kinh mà đặng đức lành 
phép lạ. Thiện Tài đồng tử thú nhận rằng vì mồ côi cha mẹ chàng mới phát 
nguyện tu hành quy y Phật pháp nhưng chưa chứng quả. Nay nghe tin Nam 
Hải Phố Đà Sơn có Bồ Tát ngự nên quyết chí vượt qua mây muôn dặm đến 
đây để hầu Ngài và xin làm đệ tử. Trước khi ưng chuẩn lời nguyện ấy, Đức 
Bồ Tát muốn thử tâm chí coi ra sao, Ngài bèn truyền cho sơn thân, thổ địa hóa 
làm ăn cướp đến vây đánh Phổ Đà Sơn. Riêng về phần Ngài thì Ngài giả dạng 
sợ sệt, kêu la cầu cứu và giả té xuống hồ sâu. Thầy vậy Thiện Tài đồng tử 
chạy theo cứu thầy và nhảy luôn xuống hó. Vì quyền năng pháp lực chưa đặng 
cao cho nên đồng tử phải thiệt mạng. Bồ Tát liền dùng thân thông cứu tử. Khi 
đồng tử tỉnh dậy thì thấy một cái xác bên mình, Bồ Tát cho biết đó là xác 
phảm của đồng tử và hiện nay đồng tử đã bỏ xác phàm và nhập vào cõi thánh. 
Từ đó Thiện Tài đồng tử một lòng phụng sự Bồ Tát trong sự cứu độ chúng 
sanh. 

Sau lại Đức Bồ Tát có thâu làm đệ tử nữ vị cháu gái của vua Nam Hải Long 
Vương tên là Long Nữ. Việc đã xảy ra như vầy. Ngày kia đệ tam thái tử con 
vua Long Vương hóa làm con cá, dạo chơi trên mặt biển, chắng may vướng 
phải lưới của ông chài. Ông chài bắt cá ấy đem bán ngoài chợ. Ngự trên liên 
đài Bồ Tát biết rõ việc ấy, bèn sai Thiện Tài Đồng tử giả dạng thường nhơn 
đến mua cá ấy đem ra biển phía Nam thả. Nam Hải Long Vương nhớ ơn cứu 
tử con mình mới định dưng cho Bồ Tát một cục ngọc ban đêm chiếu sáng để 
giúp Ngài đọc sách không cần đèn, và dạy Long Nữ là con gái của đệ tam thái 
tử phải bổn thân đem ngọc đến dưng. Đến nơi dưng ngọc xong, Long Nữ rất 
cảm phục huyền năng và đức độ của Bồ Tát và cầu xin Ngài cho theo hầu 


1342 


Ngài cùng quy thuận Phật pháp. Bồ Tát ưng cho. Từ ấy Long Nữ đặng thâu 
làm đệ tử hiệp cùng với đồng tử Thiện Tài mà phụng sự Ngài. 

Từ khi Diệu Trang Vương dùng chước độc mà hại nàng Diệu Thiện thì nhà 
vua phải một chứng bệnh hết sức khổ sở. 

Thân thê nhà vua phải thúi tha đầy ung thư ghẻ chốc làm cho nhà vua nhức 
nhối đau đớn vô hồi. Đức Bồ Tát phóng đại quang minh biết rõ mọi sự. Nhà 
Vua lúc ấy hạ lệnh đăng bảng cầu danh y, Bồ Tát bèn giả dạng một nhà sư già 
đến xin chữa bịnh. 

Khi đến trước mặt vua thì nhà sư bèn tâu phải kiếm cho đặng đôi mắt và một 
đôi cánh tay của thân nhân nhà vua mới trị đặng bịnh, nhưng mà phải ra núi 
Phố Đà mới kiếm đặng hai món ấy. Vua liền phái hai vị quan cấp tốc đến Phố 
Đà Sơn để tìm hai món vừa nói. Thấy vậy hai vị phò mã rất bất bình và âm 
mưu định giết nhà sư và sau đó thí vua mà soán ngôi. 

Bồ Tát rõ sự việc ấy và đã sai Thiện Tài đồng tử giả làm tên thị vệ hầu bên 
cạnh vua. Khi một tên quân của hai vị phò mã dưng cho vua một chén thuốc 
độc nói dối là của nhà sư dạy đem cho vua ngự thì tên thị vệ kia tiếp bưng 
chén ấy và sẵn tay làm đồ ngay xuống đất. Đang lúc ấy một người lẻn vào 
phòng nhà sư đề thích khách. Bồ Tát bèn dùng thần thông làm cho tên ấy tê 
liệt không còn hoạt động nữa và bị bắt trói. Cơ mưu bại lộ, hai vị phò mã vì 
sợ bị khổ hình nên đã uống độc dược tự tử. Hai vị công chúa phải tội liên can 
đều bị biếm vào lãnh cung đời đời cắm cố. Hai nàng mới ăn năn, noi gương 
em mình là Diệu Thiện lo tu hành. Khi hai nàng đã tân hóa nhiều về con đường 
tu niệm thì Bồ Tát và Thiện Tài đồng tử hóa ra hai thớt tượng bạch mà đưa 
hai vị công chúa đến cảnh Phật Đài để tránh xa mùi tục lụy. 

Từ ngày hai vị sứ giả phụng mệnh nhà vua, tuôn mây lướt sóng trải biết bao 
khổ cực mới đến Phổ Đà Sơn, Thiện Tài đồng tử phụng lịnh Bồ Tát hiện ra 
tiếp rước. Hai sứ giả trình bày mọi sự rồi được đến yết kiến Bồ Tát. Bồ Tát 
Diệu Thiện ngồi trên liên đải bèn trao cho hai vị sứ giả con mắt bên tả và cánh 
tay bên tả của mình. Việc xong sứ giả cáo tạ rồi hồi trào, và dưng lên cho vua 
và hoàng hậu hai món đã kiếm đặng. Hoàng hậu nhìn lên cánh tay tả thấy có 
nốt ruồi và sau khi nghe sứ giả tả dung mạo người đã cho nhà vua hai vật ấy 
thì quả quyết đó là con mình và đau đớn không ngần. 

Nhà sư bèn trộn hai món ấy với ít vị thảo được rồi đem tất cả đắp lên nửa thân 
bên trái của nhà vua thì nhà vua tức khắc khỏi đau phía bên mặt. Thấy thế nhà 
sư bèn tâu vua xin sứ giả ra Phô Đà Sơn tìm cho đặng con mắt phía tay mặt 
và cánh tay mặt. Sứ giả vâng lệnh ra đi, không bao lâu đem về dưng đủ hai 
món. Nhà sư cũng làm y như trước thì nửa thân bên phải của nhà vua khỏi 
ngay. Từ ấy vua Diệu Trang hoàn toàn lành bịnh. Trong triều, ngoài quận ai 
ai cũng đồng biết răng nhờ con chí hiếu là Diệu Thiện mà nhà vua mới khỏi 
bệnh ngặt nghẻo. 


1343 


Sau khi khỏi chết vua cùng hoàng hậu cám ơn cứu tử, định ra Phố Đà Sơn một 
chuyên để tạ ơn. Xa giá đăng trình gặp không biết bao là nguy nan, nhưng đều 
nhờ Bồ Tát dùng phép thần thông mà cứu khỏi. 
Đến nơi vua cùng hoàng hậu thấy Bồ Tát tọa thoàn trên liên đài mất cả hai 
mắt và hai tay. Nhìn biết là con mình nhà vua ăn năn xúc động vô cùng bèn 
quỳ xuống cầu nguyện cho con đặng sống và đặng huờn y hai con mắt và hai 
tay. Khẩn nguyện xong thì nhà vua và hoàng hậu thấy con mình hiện trước 
mắt, tay mắt đủ, hình dạng mạnh khỏe như xưa. 
Thấy phép thần thông vô biên của Bồ Tát vua cùng hoàng hậu nhứt định lìa 
nơi điện ngọc đền vàng, lánh mình trần tục tìm đàng thiên thaI. 

(Huệ Lương) 

-—-0Oo--- 

Quandary — tình thế khó xử, tình huống khó khan 


Quantum — quantity, amount 

Quantum physics - vật lý lượng tử 

Quash - tuyên bố hết hiệu lực; huỷ bỏ, bát bỏ 

Quell - dập tắt (Quell all greed, jealousy and ignorance = dặp tắt tham, sân, 
đô ky và sĩ mê) 

Quench — đáp ứng (Unquenchable = không thê thỏa mãn) 

Querulous — hay than phiên, hay càu nhàu 

Quibble - ý kiến phản đối, chỉ trích 

Quiescence — become quIet = sự yên lặng 

Quintessence — tinh chất, tinh túy 


Quirk — thói quen, trường hợp ngẫu nhiên (Quirky - lắm mưu mô, giỏi ngụy 





1344 


R 


Rackety — om sòm, âm Ï 


Rage — sân hận 
---oOo--- 
Rahula: Son of Buddha 
The Buddha's Son and Disciple 
By Barbara O'"Brien 
Rahula — La-Hầu-La 


Rahula was the historical Buddha's only child. He was born shortly before h1s 
father left on his quest for enliphtenment. Indeed, Rahula's birth appears to 
have been one of the factors that fueled Prince Siddhartha's determination to 
become a wandering mendIcant. 


According to Buddhist legend, Prince Siddhartha already had been shaken 
deeply by the realization he could not escape sickness, old age, and death. And 
he was beginning to think of leaving his privileged life to see peace of mind. 
When his wife Yasodhara gave bĩrth to a son, the Prince bitterly called the 
boy Rahula, which means “ƒeffer. ” 


Soon Prince Siddhartha left his wIfe and son to become the Buddha. Some 
modern wits have called the Buddha a “đdeadbeaf dad. ” But the Infant Rahula 
was the grandson of King Suddhodana of the Shakya clan. He would be well 
cared for. 


When Rahula was about nine years old, his father returned to his home city of 
Kapilavastu. Yasodhara took Rahula to see his father, who was now the 
Buddha. She told Rahula to ask his father for his inheritance so that he would 
become king when Suddhodana died. 


So the child, as children will, attached himself to his father. He followed the 
Buddha, asking Incessantly for his Iinheritance. After a time the Buddha 
complied by having the boy ordained as a monk. His would be the inheritance 
of the dharma. 


Rahula Learns to Be Truthful 


1345 


The Buddha showed his son no favoritism, and Rahula followed the same 
rules as other new monks and lived under the same conditions, which were a 
far cry from hs life In a palace. 


I( 1s recorded that once a senilor monk took his sleeping spot during a 
raInstorm, forcing Rahula to seek shelter 1n a latrine. He was awakened by hIs 
father's volce, askIing Who 1s there? 


It1s I, Rahula, the boy responded. I see, replied the Buddha, who walked away. 
Althoupgh the Buddha was determined to not show hIs son special prIvileges, 
perhaps he had heard Rahula had been turned out In the raIn and had gone to 
check on the boy. Finding him safe, even 1f uncomfortable, the Buddha left 
him there. 


Rahula was a high-spirited boy who loved pranks. Once he deliberately 
misdirected a layperson who had come to see the Buddha. Learning of this, 
the Buddha decided 1t was time for a fatherly, or at least teacherly, sit down 
with Rahula. What happened next 1s recorded In the Ambalatthika-rahulovada 
Suftfa (MaJjhima Nikaya, 6T) In the Pali Tipitika. 

Rahula was astonished but pleased when his father called on him. He filled a 
basin with water and washed hIs father s feet. When he finished, the Buddha 
poInted to the small amount of water left in a dIpper. 

"Rahula, do you see this little bit of leftover water?” 


"Yes, sư." 


“Thats how lite of a monk there 1s In one who feels no shame at telling a 
lệ,” 


'When the leftover water was tossed away, the Buddha said, "Rahula, do you 
see how this little bịt oŸ water 1s tossed away?” 


TY CS /SIY.., 


"Rahula, whatever there 1s of a monk 1n anyone who feels no shame at telling 
a lie 1s tossed away Just like that." 


1346 


The Budha turned the water dipper upside down and said to Rahula, "Do you 
see how this water dipper 1s turned upside down?” 


"Yớs sìr,ˆ 


"Rahula, whatever there 1s of a monk 1n anyone who feels no shame at telling 
a lie 1s turned upside down Just like that. " 


Then the Buddha turned the water dipper right side up. "Rahula, do you see 
how empty and hollow this water dIpper 1s?” 


"Yes, sư." 


"Rahula, whatever there 1s of a monk 1n anyone who feels no shame at telling 
a deliberate lie 1s empty and hollow Just like that. 


The Buddha then taught Rahula how to reflect carefully on everything he 
thought, said, and consider consequences, and how his actions affected others 
and himself. Chastised, Rahula learned to purIfy his practice. Ít was said he 
realized enlightenment when he was only 18 years old. 


Rahula's A dulthood 


We know only a little about Rahula In his later life. It 1s said that through hIs 
efforts his mother, Yasodhara, eventually became a nun and realized 
enlightenment also. His friends called him Rahula the Lucky. He said that he 
was fwilce lucky, being born the son of the Buddha and also realizing 
enlightenment. 


It1s also recorded that he died relatively young, while his father was still alIve. 
The Emperor Ashoka the Great 1s said to have built a stupa in Rahula's honor, 
dedicated to novice monks. (Humanities › Religion & Spirituality) 


La-Hầu-La - Đức Phật dạy La-hầu-la như thế nào? 
Lần đầu tiên Đức Phật trở về thăm quê hương Ca-tỳ-la-vệ kế từ khi thành đạo 
là vào năm La-hâu-la lên bảy tuôi. Khi Đức Phật đên thăm hoàng cung, công 


chúa Da-du-đả-la đưa La-hâu-la đến gặp Ngài và dạy: “Này La-hầu-la, Ngài 
chính là cha của con. Con hãy đên xIn Ngài ban cho con phân tài sản của con”. 


1347 

















Đức Phật và Tạ: Hắu- En 
Cậu bé La-hầu-la làm theo lời mẹ, đến đảnh lễ ra mắt Đức Phật. Nhưng khi 
đến gần Đức Phật, chiêm ngưỡng thân tướng trang nghiêm và dung mạo uy 
nghi của Ngài, La-hầu-la quên bằng lời mẹ dặn. Cậu chắp tay cung kính và 
bạch với Đức Phật rằng: “Bạch Sa-môn, chỉ cái bóng của Ngài thôi cũng làm 
cho con mát mẻ an vui”. Thế rồi cậu bé cứ quấn quýt bên chân Đức Phật cho 
đến khi Ngài thọ trai xong và rời khỏi hoàng cung trở về nơi lưu trú trong ngự 
uyên. 


La-hầu-la cũng đi theo Đức Phật về ngự uyễn. Trên đường về, bất chợt La- 
hầu-la nhớ lại lời mẹ dặn, cậu bèn bạch với Đức Phật: “Bạch Sa-môn, xin cho 
con phần tài sản của con ”. Về đến nơi, Đức Phật thầm nghĩ: “Tài sản trong 
thế gian chất chứa đầy phiền não. Như Lai sẽ ban cho con gia tài cao thượng 
gồm bảy phần mà Như Lai đã đạt được dưới cội bồ-đề. Con sẽ trở thành chủ 
sở hữu của một gia tài siêu thế”. Ngài gọi Tôn giả Xá-lợi-phất làm lễ xuất gia 
cho La-hầu-la và lãnh trách nhiệm làm thầy giáo thọ dạy dỗ cậu. 


Sa-di La-hâu-la thông minh lại chuyên cân tu học, biệt vâng lời và tôn trọng 
giới luật. Môi sáng cậu dậy học sớm, lây tay vôc một năm cát và tung lên rôi 
nguyện: “Mong răng ngày hôm nay ta học được nhiêu như sô cát này”. 


Mặc dù giao việc dạy dỗ La-hầu-la cho Tôn giả Xá-lợi-phất nhưng Đức Phật 
vẫn thường xuyên quan tâm giáo huấn cậu. Một trong những bài kinh nồi tiếng 
mà Đức Phật dạy La-hầu-la là kinh Ambalatthikarahulovada (Kinh Giáo giới 
La-hầu-la ở rừng Am-ba-la, thuộc Trung bộ kinh II). Bài kinh nói về tầm quan 
trọng của lòng trung thực, của sự chân thật, và tầm quan trọng của sự phản 
tỉnh để diệt trừ mọi ý niệm, lời nói và hành động bắt thiện. Về tính trung thực, 
Đức Phật dạy La-hâu-la: “Đời Sa-di quả thật không có nghĩa lý gì nếu còn nói 


1348 


dối mà không biết hồ thẹn. Đời Sa-di quả thật như bỏ đi nếu còn nói dối mà 
không biết hồ thẹn. Đời Sa-di quả thật bị đảo lộn nếu còn nói đối mà không 
biết hồ thẹn. Đời Sa-di quả thật trỗng không và vô vị nếu còn nói dối mà không 
biết hồ thẹn. Với người nói dối mà không biết hồ thẹn, Như Lai tuyên bố 
không có điều tội lỗi, xấu xa nào mà người đó không làm. Do đó, La- hầu-la, 
con phải cô găng lập tâm quyết định: Dù trong lúc chơi đùa, con cũng không 
nói dối”. Về tầm quan trọng của sự phản tỉnh để diệt trừ những ý niệm, lời nói 
và hành vi bất thiện, Đức Phật hỏi La-hầu-la: 


- Này La-hâu-la, cái gương dùng đề làm gì? 
- Bạch Đức Thế Tôn, để phản chiếu lại hình ảnh. 


- Cũng như vậy, này La- hầu-la, trước khi hành động điều gì, con phải quán 
xét, suy gẫm tận tường. Trước khi nói điều gì con phải quán xét và suy gâm 
tận tường. Trước khi nghĩ điều gì, con phải quán xét và suy gẫm tận tường. 
Này La- hầu-la, bất cứ điều gì con muốn làm bằng thân, phải quán xét, suy 
sâm, nếu biết rõ: “Thân nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp này của ta có 
thê đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai (mình 
và người), thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến phiền não khổ đau”. Một 
thân nghiệp như vậy, này La-hầu-la, con nhất định chớ có làm. Này La-hâu- 
la, nếu sau khi quán xét, suy gẫm, con thấy rõ: “Thân nghiệp này ta muốn làm, 
thân nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không 
đưa đến hại cả hai, thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả 
báo an lạc”. Một thân nghiệp như vậy là thiện, này La- hầu-la, con nên làm. 
Này La- hầu-la, trong khi đang làm điều gì bằng thân, con phải quán xét, suy 
gẫm tận tường, nếu con biết rõ: “Thân nghiệp này ta đang làm, thân nghiệp 
này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, thời thân 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khô, đưa đến quả báo đau khổ”. Này La- 
hâu- la, thân nghiệp như vậy là bắt thiện, con hãy từ bỏ thân nghiệp ấy. Nhưng 
nếu trong khi quán xét, suy gẫm, con biết như sau: “Thân nghiệp này ta đang 
làm, không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả 
hai, thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc”. 
Thân nghiệp như vậy, này La-hâu-la, con cần phải tiếp tục làm. 


Này La-hầu-la, sau khi con làm xong một thân nghiệp, con cũng cần phải quán 
xét, suy gầm về thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp này ta đã làm, thân 
nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người khác, đưa đến hại cả hai, 
thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ”. 
Một thân nghiệp như vậy, này La-hầu-la, con cần phải thưa lên thầy mình, cần 


1349 


phải trình bày trước thầy mình, các bậc đạo sư, hay trước các vị đồng phạm 
hạnh, các bậc thiện tri thức. Sau khi đã phát lồ sám hối, con phải chừa bỏ, 
không nên tái phạm. Này La- hầu- la, như thế ấy con phải cố găng luyện tập, 
trau giồi, luôn luôn quán xét, suy gầm tận tường để giữ cho mọi hành động 
bằng thân, khẩu, ý ý được trong sạch. 


Đức Phật dạy La-hâu-la trước khi làm việc gì, trong khi làm việc gì và sau khi 
làm việc gì, trong ba thời gian tạo tác đó đều cần phải tư duy quán xét để tránh 
những lầm lỗi, bất thiện nghiệp tạo ra từ thân, khâu, ý. Những lời dạy này sâu 
sát với tôn chỉ: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý” (Không 
làm các việc ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch) và “Nguyện 
đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sinh” 
(Nguyện dứt trừ tất cả điều ác, nguyện thực hành tất cả điều lành, nguyện độ 
tất cả chúng sinh). 


Năm 18 tuôi, La-hầu-la trở thành một thanh niên có phong độ uy nghiêm khả 
kính, thân tướng đẹp đẽ, dung mạo phi phàm. Một lần trên đường trì bình khất 
thực cùng Đức Phật, La-hầu-la khởi lên ý nghĩ: “Ta cũng đẹp như Đức Thế 
Tôn. Thân tướng của Đức Thế Tôn vô cùng đẹp đẽ và thân tướng của ta cũng 
vậy”. Đức Phật đọc được tư tưởng Ấy, Ngài dạy La-hầu-la như sau: “Bắt luận 
thân tướng như thế nảo, hình dáng đẹp đẽ hay xấu xí cũng phải được quán sát: 
Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự 
ngã của ta”. Đức Phật dạy La-hầu-la phải quán chiếu như thế đề không luyến 
ái, chấp trước tắm thân ngũ uân giả tạm, không sinh tâm kiêu mạn khi thấy 
thân tướng mình trang nghiêm, đẹp đẽ. 


Nhờ nghiêm trì giới luật và tỉnh tấn tu tập thiền định theo sự hướng dẫn của 
Đức Phật và Tôn giả Xá-lợi-phât, không bao lâu, khi nghe giảng bài kinh Cula 
Rahulovada, La-hâu-la chứng Thánh quả A-la-hán. Trong Trưởng lão Tăng 
kệ có ghi lại bài kệ của Tôn giả La-hâu-la sau khi Ngài chứng Thánh quả như 
sau: 

Nhờ ta được diễm phúc 

Có phước báo tốt đẹp 
Làm con đẳng Như Lai 


Lại dược trao Pháp nhãn 


Nên dược bạn trí gọi: 


1350 


“La-hâu-Ìa may mắn”. 
Các lậu hoặc đoạn tận, 
Không còn có tái sinh 
Tam mình ta đạt được 
Thấy được cõi bất tử. 


Khác với thế gian thường tình, cha mẹ thường trao cho con cái gia tài là của 
cải bạc vàng, Đức Phật đã không làm thế, Ngài để lại gia tài cho con mình là 
phước đức, trí tuệ, là sự nghiệp giác ngộ, giải thoát. Thế gian thường dạy con 
cái nghề nghiệp mưu sinh, cách làm sao để kiếm được nhiều tiền, làm sao để 
giàu sang, có quyên thế danh vọng. Nhưng Đức Phật thì ngược lại, Ngài dạy 
con mình rằng, tất cả mọi thứ trên thế gian này là phù du tạm bợ, “không phải 
là ta, không phải của ta, không phải là tự ngã của ta”, không có gì vững bền 
và tồn tại mãi mãi. Của cải, bạc vàng, danh vọng, địa vị là đầu mối của phiền 
não khổ đau, chỉ có Niết-bàn an lạc mới là chân hạnh phúc, chỉ có sự nghiệp 
hoằng pháp độ sinh, làm lợi ích cho đời mới là sự nghiệp cao quý bậc nhất ở 
thế gian. (Chơn Thường) 
-—-oOo--- 


Rajagaha — Vương-Xá, kinh đô xứ Ma-Kiệt-Đà (Magatha) 

The city of RaJgrr (anclent RaJagrha; Pali: RaJagaha) was the first capltal of 
the kingdom of Magadha, a state that would eventually evolve Into the 
Mauryan Emprre. Its date of origin 1s unknown, although ceramics dating to 
about 1000 BC have been found In the cIty. This area also notable In 
Buddhism, as one of the favorite places for Gautama Buddha and the well 
known "Atanatiya"” conference was held at Vulture's Peak mountain. 


THÀNH VƯƠNG XÁ (RAJAGAHA) 


NƠI ĐỨC PHẬT THƯỜNG LUI TỚI HOĂNG PHÁP KHI CÒN TẠI THÊ 

Thành Vương Xá, một trong những thành cô nhất trên thế giới, là kinh đô của 
vương quốc Ma Kiệt Đà (Magadha), dưới quyền trị vì của Tần Bà Sa La 
(Bimbisara: 543-491 trước Tây lịch) thời Phật còn tại thế. Đây cũng là một 
thánh tích Phật giáo quan trọng vì là nơi xưa kia đức Thế Tôn thường lui tới 
hoằng pháp, đã trải qua ở đây năm mùa kiết hạ an cư và hóa độ cho hai đạo sĩ 


1351 


Bà la môn trở thành đại đệ tử xuất gia của Ngài là Đại đức Xá Lợi Phất và 
Mục Kiên Liên. 


Vương Xá còn đặc biệt nổi tiếng với tu viện Trúc Lâm (Veluvana) do vua Tần 
Bà Sa La xây cất đầu tiên để dâng cúng cho đức Phật và giáo đoàn của Ngài 
làm nơi thường trú hoằng pháp; núi Linh Thứu (Gijjhakuta) nơi đức Thế Tôn 
đã thuyết giảng các bộ kinh lớn của đại thừa Phật giáo như Diệu Pháp Liên 
Hoa (Saddharma-pundarika Sutra), 7 Lăng Nghiêm Tam Míuộï (Surangama 
Samadhi Sutra)... và hang núi Thất Diệp (Saptaparni Cave) là nơi đã tổ chức 
đại hội kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ nhất, không lâu sau ngày đức Phật 
nhập Niết Bản... 


Ramification — branched structure = cầu trúc phân nhánh 

Rampant - chồm lên, hung hăng, hùng hồ 

Rancor - hiềm thù, thù oán 

RapacIous — tham lam, keo kiệt 

Rapt — mê ly, sung sướng vô ngần 

RatiociInation - sự suy luận 

Raucous — giọng khàn khàn 

Ravage - tàn phá 

Ravenous — ăn ngẫu nghiến 

Realm — kingdom, sphere, domain =vương quốc, lãnh vực, địa hạt, giới 
Within the ten thousand world systems that comprise the universe are thirty- 
one planes of existence onto which øgods, humans, animals, and other beings 
are reborn as they wander through sưmsara lifetime after lifetime , until they 
reach nirvana and end the merry øo-around of death and rebirth. These thirty- 
one planes, or reÏms, are organized Into three different worlds. The formless 
world contains four reams of beings who have passed beyond the physical 


body and exIst onÏy as conscIousness 1n varying bliss states. The world of pure 
form contains sixteen different reams Of devas, or god-like beings with 


1352 


bodies of pure lipht. Then we come to the world of the senses, with eleven 
different rea”ms 1ncluding the heavenly abodes of various đevas, the human 
realm, the animal realm, and varlous hell reaims. A beiIng 1s reborn In a 
particular realm based on 1(s karma - 1s volitlonal actlons 1n previous ÏIves 
and 1(s state of mind at death. Human beings who behave nobly receive a 
fortunate rebirth in the “happy destinies” - the human or heavenly realms. 
Those who perform 1gnoble acts are reborn In the animal world or one of the 
hell states. Someone plagued by greed, for example, might be reborn among 
the hungry ghosts — beIngs with huge stomachs and tiny mouths who are never 
able to consume therr filI! Buddhas and some arahats — awakened beings — 
aren”t reborn. After parinirvana — final nirvana — beings no longer 1ncarnate. 
They disappear. 


'What are the Five Destinations? 


In the Mahasihananda Sutta, Majjihima Nikaya Sutta 130, the Buddha 
mentioned five destinatlons (pancagatI) for rebirth. What are the five? Hell, 
the animal realm, the realm of ghosts, human beings and gods. Hell, animal 
and ghost realms are woeful states of existence (dugsati) while the realms of 
humans and gods are happy states of existence (sugati). Here “øods” include 
the sensuous øods (devas), the non-sensuous øods of the form plane (rupa 
brahmas), and the non-sensuous øods of the formless plane (arupa brahmas). 
Hell or niraya 1s believed to exIst below the earth”s surface. For example, the 
Lohakumbhi (Iron Cauldron) hell of hot molten metal mentioned 1n the 
Dhammapada Commenftary, where the four rích lads had to suffer for 
committing adultery, 1s said to be situated below the earth”s crust. The animal, 
ghost, and human realms exIst on the surface of the earth. These realms are 
not separate, but the beings move about In theirr own worlds. The øods are 
believed to live above the earth and high up In the sky 1n celestial mansions 
that travel swiftly through the sky (Vimanavatthu or Mansion Storles). 


1. Hell (Niraya) 

In Buddhism, beings are born 1n hell due to theIr accumulation of weighty bad 
kamma. There they undergo unlimited suffering that 1s hard to endure and 
dreadful, terrible and heart-rending. The Buddha said that the suffering of one 
stabbed Incessantly by three hundred spears compared to the suffering 1n hell 
1s like a small stone compared to the Himalayas. However, the hell beings do 
not suffer eternally unlike what 1s taught In other religions. Upon the 
exhausftion of their evil kamma, beIngs may be reborn 1n øood stafes as a result 
Of theIr past good kamma. 


1353 


2. Animals (Tiracchana) 

Tiracchana means “going horizontally” and aptly describes the animal mode 
of movement. Birth In the animal plane 1s full of suffering, violence and øreat 
fear. Born In the wild, smaller animals live 1n constant fear of being eaten up 
by larger animals that 1n turn are constantly being harassed or hunted to 
extinction by humans for sport or commercial purposes. They suffer from heat 
and cold, flood and drousht, and there 1s no one to tend to them when they are 
sick and wounded. Domesticated animals fare no better. Most are bred and 
kiled for their meat, fur, horns, bones, skin and so on. In less developed 
counfries, they become beasts of burden, bound by many ropes, yoked to 
carriage-shaft, plough or cart, shoulders bruised, beaten with whIps and stIcks, 
some carrying crushing loads. Household pets would appear to have a 
relatively better life only If they have kind and understanding owners 
otherwise they would have to scavenge the streets for food and face the danger 
of being killed or InJured by fast moving vehicles. LIÍe 1s truly suffering for 
these dumb creatures. 


3. Ghosts (Peta) 

Petas are ghostly beings absolutely devoid of happiness. They live a life of 
misery, being subJected to 1ncessant paIn and suffering, lack of food and 
clothing, much like human dregs living 1n abJect poverty. Thus they restlessly 
search for food here and there, hence the name peta — those øone on and on. 
In appearance they are generally described as extremely emacIated and have 
large heads with eyes and cheeks sunken, their faces darkened by long 
disheveled harr. TheIr bodies have only skin, bones and tendons remaining, 
skeletons visible and rib-spaces sunken. But this 1s not always the case. 
DescrIptions of petas and petIs (female ghosts) 1n the Samyutta and Petavatthu 
show that they come 1n varlous shapes and sizes depending on their past 
unwholesome kamma. In fact, the sightings of petas narrated in Samyutfa took 
place In broad daylight! 


In the Samyutta Nidana Vagøa, Kindred Sayings on Lakkhanaˆs Questions, 
the descripions of varilous petas, which Ven. Maha Moggallana saw 
clairvoyantly ranged from a skeleton to a lump of flesh going through the aIr 
chased by vultures, crows and falcons pecking at them; or a man or woman 
bristling with sword-blades, arrows or spears that kept falling and plercing 
theIr bodies causing them to scream 1n paIn as they go throuph the arr. In the 
Petavatthu, the appearances of the petas and petis are also highly variable: one 
had a beautiful complexilon but had worms In his putrid smelling mouth, 
another was ox-faced, another was red-eyed with fangs while others were 


1354 


emaciated with protruding veins and ribs, or with a body the size of a tree 
trunk and tongue sfIckIng out of hIs parched throat. There was even a petI who 
lived In a mansion enJoying celestial comfort by day and suffering at night — 
being devoured by a black dog, which cast her bones Info a lotus pond and she 
regained her lIfe. 


4. Human Realm (Manussa) 

'While the woeful realms and heavenly realms are dominated by suffering and 
bliss respectively, the human world 1s a mixture of both suffering and 
happIness. Thus a person 1s born either rịch or poor, øood looking or uply, 
powerful or weak, wIse or stupid, etc. according to his or her own øgood or bad 
past actlons (supportive or obstructive kamma). However, to be born as a 
human being, the reproductive kamma that condilons the rebirth 
ConscIousness (patisandhi) must be wholesome with two or three øood roots. 
People do not realize how difficult 1t 1s to be born as a human. By looking at 
the present human population, they think that there are many human beings 
on earth. By looking at the vastness of the heavens, they think that there are 
many Inhabitants In the deva worlds. However, If they observe the animal 
realm closely, they wIll realize that Just the numbers of 1nsecfs 1n a forest alone 
far exceed the human population. As for the deva worlds, 1t 1s said that 
although they are very extensIve, the Iinhabitants are few. 


Bodhisattas prefer the human realm because they have the opportunity to 
develop the Requlsites of Buddhahood (params) to the highest level. They 
are always born as human beiIngs In theIr last birth where they attain Supreme 
Enliphtenment and become Buddhas. We are most fortunate to be human 
beings now because although the Buddha has passed Into Parinibbana, the 
Buddha Sasana 1s still available whereby we can hear the True Dhamma and 
aftain confidence (saddha) even as lay folk. For those who become bhikkhus, 
they have obtained all the five best opportunities that are hard to come by. 


5. World of Gods (Devas & Brahmas) 

The gods of the sensuous plane are called Devas while the gods of the higher 
non-sensuous planes are called Brahmas. There are two types of Brahma gods, 
namely: those who possess form (rupa) and those who are formless (arupa). 
How long dịd the Buddha preached to His mother In heaven? According to 
the Texts, Lord Buddha preached the Higher Philosophy (Abhidhamma) to 
His mother 1n Tavatimsa heaven continuously for three months without 
stoppIng. No human being would be able to listen to the whole sermon wIthout 
a break. But as 100 years on earth 1s Just [ day in Tavatimsa, 3 months on 


1355 


earth 1s only 3.6 minutes In Tavatimsal To the gods, 1t would be a short 
điscourse. They would have no difficulty listening attentively to It. 
(Buddhism Course - by Bro. Chan Khoon — QTD Sưu Tâm) 


Những Cảnh Giới - Phạm Kim Khánh dịch Việt 


Theo Phật Giáo, quả địa cầu chỉ là một điểm nhỏ trong vũ trụ bao la, không 
phải là nơi duy nhất trên đó có sanh linh, mà con người cũng không phải là 
chúng sanh duy nhất. Chúng sanh vô cùng tận, mà hệ thống tinh tú cũng vô 
cùng tận. "Bào thai không phải là con đường duy nhất để đi tái sanh". Ta cũng 
có thể đi mãi đến mức cùng tận của thế gian. Đức Phật dạy như vậy. 


Tùy theo nghiệp thiện hay bắt thiện đã tạo, chúng sanh có thể tái sanh vào một 
trong ba mươi môt (3l) cảnh giới. 


Có bốn trạng thái bất hạnh được xem là khô cảnh (apaya) vì cả tỉnh thần lẫn 
vật chất đều chịu đau khô. Bốn cảnh giới ấy là: 


1. Địa Ngục (Niraya) 


"NI" là không có. "Aya”" là hạnh phúc. Niraya là cảnh giới trong đó không có 
hạnh phúc, là cảnh khổ mà một chúng sanh phải chịu vì đã tạo nghiệp bất 
thiện, hay nói cách khác, là trạng thái đau khổ mà chúng sanh phải chịu để trả 
quả bất thiện đã tạo lúc nào trong quá khứ. Khổ cảnh không phải là địa ngục 
trường cửu mà chúng. sanh bị bắt buộc phải ở trong đó để chịu hình phạt đau 
khổ một cách vĩnh viễn. 

Đến lúc trả xong nghiệp xấu, kẻ bất hạnh cũng có thể tái sanh vào một cảnh 
giới khác, an vui hạnh phúc, nhờ các thiện nghiệp đã tạo. 


2. Cảnh Thú (Tiracchana-yoni) 


”[iro" là xuyên qua. "Acchana”" là đi. Tiracchana-yomI là cảnh giới của loại 
cầm thú, người Phật tử tin có sự tái sanh vào cảnh thú vì đã tạo nghiệp xấu. 
Tuy nhiên, nếu có tích trữ thiện nghiệp thích đáng, từ cảnh thú chết đi, cũng 
có thể tái sanh vào cảnh người. Một cách chính xác, ta phải nói rằng cái nghiệp 
đã biểu hiện dưới hình thức thú có thể biểu hiện dưới hình thức người, hay 
ngược lại. Cũng như luồng điện có thể biểu hiện kế tiếp dưới nhiều hình thức 
như ánh sáng, hơi nóng, động lực v.v... Như vậy, động lực không phải do hơi 
nóng, cũng không phải do ánh sáng mà phát sanh. Cùng thế ấy, không phải 
người trở thành thú hay thú trở thành người.Ta cũng ghi nhận rằng lắm khi có 


1356 


những con thú như mèo, chó sống còn đầy đủ hơn người, tuy vẫn mang hình 
thức thú. Đó cũng do tiên nghiệp. 


Chính Nghiệp tạo tính chất của sắc tướng. Hình thể như thế nào là do hành 
động thiện hay bât thiện trong quá khứ. 


3. Cảnh Nga Qui (Peta-joni) 


Đúng theo nguyên ngữ, "Peta" là người đã ra đi, hay người tuyệt đối không 
có hạnh phúc. Cảnh ngạ qui có nhiều hình thù xấu xa dị tướng mà mắt thường 
của người không thê thấy. Ngạ qui không có cảnh giới riêng biệt của mình mà 
sống trong rừng bụi, ở những nơi dơ bẩn v.v... Bộ Samyatta (Tạp A Hàm) 
cũng có đoạn nhắc đến cảnh ngạ qui. 


Đức Moggallana (Mục Kiền Liên) miêu tả trạng thái đau thương ấy như sau: 


"Vừa rồi, đi từ đồi kên kên xuống, tôi có thấy một đám diều, quạ và kên kên 
tranh nhau xô đây và mồ cắn một chúng sanh chỉ còn bộ xương, đang bay lơ 
lửng trên không trung và kêu la rên siết. Nầy đạo hữu, lúc đó tôi có ý nghĩ như 
sau: Thật là quái lạ! Vì sao chúng sanh có thể đến đỗi ký hình dị thể, tàn tệ 
như thế, thật là kinh dị." 


"Khi bạch với Đức Phật. Ngài dạy rằng người ấy trước kia là một tên đồ tẻ, 
do nghiệp đã tạo trong quá khứ, phải lâm vào trạng thái ây trong hiện tại. 


Theo sách Milinda Vấn Đạo, có bốn hạng nga qui: 

Hạng Vantasika, sống bằng vật ói mửa của kẻ khác, hạng Khuppipasino, phải 
luôn luôn chịu đói khát, hạng Nijjhamatanhika, phải chịu khát đến hao mòn 
tiều tụy, hạng Paradattupajivino, chỉ sống nhờ thực vật của người khác cho. 


Trong kinh Tirokudda sutta (Khudaka Patha) có dạy rằng những hạng ngạ qui 
kể trên có thể hưởng được phước báu mà thân quyên họ đã tạo nên và hồi 
hướng đến họ, và cũng có thê nhờ đó mà tái sanh sang một cảnh giới khác có 
hạnh phúc hơn. 

4. Cảnh Giới A Tu La (Asura-yoni) 

Là cảnh giới của những người không bao giờ hớn hở vui tươi và không bao 


g1ờ có những cuộc tiêu khiên giải trí. Họ là một hạng chúng sanh khác cũng 


1357 


đau khô tương tợ như ngạ qui. Nên phân biệt hạng nây với hạng Asuras thường 
hay chông đôi chư Thiên... 


Khi một vị A La Hán nhập đại định (Nirodha SamapattI, Diệt Thọ Tưởng 
Định) tâm của Ngài tạm thời không có. Đối với hạng phàm nhân như chúng 
ta thì khó mà quan niệm được một trạng thái tương tợ. Tuy nhiên, có nhiều 
việc không thể quan niệm mà thật sự có. 


Vô Phiên Thiên (Suddavasa) hay cảnh giới hoàn toàn tỉnh khiết là cảnh giới 
tuyệt đối riêng biệt của các vị A Na Hàm (Anagami). Chúng sanh ở trong một 
cảnh khác mà đắc Quả Bắt Lai, hay A Na Hàm, thì tái sanh vào cảnh này. Về 
sau, các Ngài đắc Quả A La Hán và sống cảnh hoàn toàn tinh khiết ấy cho đến 
lúc hết tuổi thọ, nhập Đại Niết Bàn. 
--0O0--- 

Theo tác phẩm “Hành Trình Về Phương Đông” của Blair T. Spalding, 
(Nguyễn Phong dịch) 


Một khi đã giải thoát khỏi luân hồi, sinh tử trở nên một bậc chân tiên (Asekha) 
thì thánh đạo chia ra làm bảy con đường cho các ngài chọn lựa. Các ngải có 
thê bước vào những cảnh giới vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta, các cảnh 
giới này có tên gọi như: Niết bàn, thượng thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ.. 
Sau khi bước vảo các cõi này, một ngày nào đó các ngài sẽ chuyên kiếp xuống 
trần trong bầu thế giới tương lai như một bậc giáo chủ. Đây là con đường 
Dharmakaya. Các ngài có thể bước vào trạng thái tâm linh với một ý nghĩa 
huyền bí, đây là con đường Sambhogakya. Các ngài có thể hoả hợp với kho 
thần lực vũ trụ để làm các công việc hợp với định luật vũ trụ, đây là con đường 
Nirmanakaya. Các ngài có thê ở lại thế gian, giúp đỡ nhân loại, đưới hình thức 
một vị Bồ tát, đây là con đường Bồ Tát Đạo (Boshivartakya). Số người giải 
thoát đã ít mà số người ở lại để giúp đỡ thế gian còn ít hơn. Hiện nay, tất cả 
đang chuẩn bị cho một vận hội mới, đó là sự lâm phàm của một đức chưởng 
giáo tương lai mà danh từ chính xác nhất gọi là Di Lặc Bồ Tát. 
-—-0Oo--- 


Realm of eternal static beatitude = a celestial lubberland = nơi sung sướng 
(Beatitude = phúc lớn) tưởng tượng 

Rebuff - từ chôi, cự tuyệt 

Rebuked - bị khiến trách, quở trách 


Rebuttal — bác bỏ, tố cáo 


1358 


Recalcitrant — hay cãi lại, hay chống lại 
Recapitulation — restate briefly = tóm tắt 

Recede — lùi lại, rút xuống 

Recension - duyệt lại, xem xét lại một văn kiện 
Reciprocity — mutual exchange = sự trao đối hỗ tương 


Reciting Mantras — the recItation of a mantra, a verbal formula assocIated with 
some aspect of universal Buddha-mind, a practice common 1n esoferIc 
Buddhism, serves a similar purpose. The literal meaning of a mantra 1s less 
1mportant than the way 1t acts as a channel opening us to our Iinherent Buddha- 
nafure. 


The most basic mantra 1s the letter sound “A” (pronounced “Ah”) which 
Buddhist masters have taught Is a manifestatlon of the “unborn nature of 
phenomena” — in other words, Enliphtenment self. The way to use this mantra 
1n medifation practice 1s quIte simple. After setfling yourself comfortably In a 
meditation posture, focus on your breathing for a short time by counting the 
cycles of inhalation and exhalation as you have learned. Then qulIetly Intone 
the sound “Ah” to yourself, excluding all other thoughts from your mind. If 
you shut your eyes while you are doing this, you can also try the visualize the 
essence of this sound 1n the form of a radiant bead of white light within your 
mind. As you become more familiar with this technique, you can stop recIting 
the “Ah” sound aloud and Just let 1ts sound reverberate w1thin your mind while 
maintaining the Image of a brilliantly shining white bead of light. Though 
simple, this technique 1s very powerfull 


When you meditate for along time at a stretch, you tend to get tired and your 
minds wander easlly, your meditative concentration has begun to wane, open 
your eyes and relax a little, perhaps unfolding your legs and resting your hands 
on your knees. Then begin to recite the mantra, sayIng 1t loud. If you have a 
set Of counting beads, you can use these to keep a tally of how many times 
you have repeated the mantra (minimum of 108 times), which 1s one round on 
mOSsf strInøs of counting beads. 


Here 1s the mantra: 


1359 


OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATA BODHI SVAHA 


The Sanskrit words are pronounccd as followed: ØM 1s said with the “m” 
sound comrng throuph the nose, somewhat like the French sound “on.” GA7, 
whether alone or as part of a longer word, 1s pronounced “gah-tay.” BODHI 
1S pronounced “bo-dee.” The last word, SVAHA, 1s pronounced “svah-ha.” 


Though, as we have said, the meaning of the mantra 1s less Important than 1s 
sound and energy, this mantra 1s thought to be a summation of the process 
leading to Enlightement. It begins and ends with the untranslatable syllables 
OM and SVAHA, which open and close many mantras. In SanskrI, GA7E 
literally means “gone,” but 1t also means “realize” or “understand.” BODHI 
means “enlightenment.” 


Thus the Heart Sutra mantra 1s popularly translated “Œone, gone, gone 
beyond, gone completely beyond, Enliehfenment”° In other words, attain 
1llumination by realizIng or understanding your own 1nherent Buddha-mind. 


Đọc Chú hay Niệm Chú (Chú thường để nguyên văn, cũng không cân 
hiệu ý nghĩa!) 


Mỗi khi tụng kinh, Phật tử chúng ta thường tụng một hay nhiều câu thần chú, 
mà chúng ta gọi gọn là chú. Điều này cho thấy ảnh hưởng của Mật tông đối 
với Phật giáo Việt Nam. Thông thường câu chú được đặt ngay ở đầu kinh. Thí 
dụ như câu chú gọi là lục tự chân ngôn: Ấn ma nỉ bát mê hông. Cũng có khi 
nhiều câu chú khác nhau được tụng liên tiếp, thí dụ như các câu chú tụng trước 
khi vào kinh A-Di-Đà: chú tịnh ba nghiệp, chú an thô địa ... Kinh Dược Sư có 
chú Dược Sư: Nam mô bạc già phạt đề... Kinh A-Di-Đà có chú vãng sanh; 
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha đà đà dạ... Bài chú ở phần đầu của nhiều kinh là 
chú Đại-bi. Các bài chú khó học nhất là chú Thủ Lăng Nghiêm... 


Thần chú hay Chú có nhiều tên gọi: chân ngôn, tổng trì, mạn-trà-la, đà-la-n1. 
Chữ mạn-trà-la do chữ Phạn mantra phiên âm ra, còn chữ đà-la-mi là do chữ 
Phạn dharani phiên âm ra; hai chữ này đồng nghĩa nhưng chú mantra thì ngắn 
còn chú dharami thì dài hơn. 


Phật học Từ điển của Đoàn Trung Còn ghi như sau: “Chú là những câu bí mật 
dùng để hộ trì các nhà tu học khỏi bị sự hại của các ác thần, ác quỷ, ác thú, 
độc trùng và tránh khỏi tai ương. Có những chú của Phật, chú của Bô-tát, chú 
của thần quỷ hộ trợ Phật pháp: đọc câu chú của vị nào thì được vị đó ủng hộ. 


1360 


Chú của nhà Phật khác với chú của bọn tà đạo, là vì chú để ngăn ngừa sự ác 
nghịch, đê được các sự thiện lợi chứ không phải đê giêt người, hại vật, không 
phải đê gia họa cho người”. 


Có người thắc mắc: “Chú gốc ở tiếng Phạn, các nhà sư Trung Quốc đề ý ý nghe 
các nhà sư Tây Tạng tụng chú rất nhiều lần, rồi ghi lại băng chữ Hán. Âm đọc 
lên có lẽ cũng gần như các phát âm chính vì các nhà sư ấy sống ngay ở cạnh 
các nhà sư Tây Tạng. Người Việt Nam mình xem kinh in bằng chữ Hán, khi 
đọc chữ Hán thì theo cách phát âm Việt Nam, thí dụ chữ Hán phải đọc là Tài, 
Xiu, Pê, Fô... thì người mình đọc là Đại, Tiêu, Bắc, Phật... Vậy thì làm sao 
mà linh nghiệm được? Ngày nay, chúng ta có thê tiếp xúc trực tiếp với các 
bản pali, sanskrit viết ra theo abc, và đã thấy có nhiều nhà sư Việt Nam thông 
thạo cách đọc chữ pali hay sanskrit nguyên gốc thì có lẽ nên đọc ngay theo 
pali hay sanskrit cho đúng với ý của chư Phật, chư Bồ-tát. Lại nữa, nên tìm 
các giảng nghĩa các câu thần chú đó thì Phật tử mới hiểu được”. 


Trong Kinh Quán Âm Đại Bi Tâm Đà-La-Ni, HT Thiền Tâm đã giải thích như 
sau này: “... Dù đọc tụng có trại với Phạm âm đôi chút cũng không sao, miễn 
có lòng chí thành là được công hiệu. Từ trước đến nay, khi ta đọc chú, thật ra 
đều trại với chánh âm, song vẫn cảm được oai thần, công đức không thê nghĩ 
bàn. Lại nữa, chú ngữ không phiên dịch vì có năm duyên cớ: 


U/ Vì tâm niệm bí mật nên không phiên dịch. Nêu chúng sinh dùng tâm yên 
lặng, tin tưởng, thành kính mà niệm chú, tất sẽ khế hợp với chân tâm của Phật, 
Bồ-tát mà được cảm ứng. Nếu biết nghĩa lý thì dễ sinh tâm phân biệt... kết 
cuộc vẫn ở trong vòng vọng tưởng, làm sao thông cảm với Phật tâm. 


2/ Vì nghĩa lý bí mật nên không phiên dịch. Trong một chữ chân ngôn, có 
nhiều nghĩa, khi dịch nếu lẫy nghĩa này thì mắt nghĩa kia, nên không được 
toàn vẹn. Thí dụ: riêng một chữ “A” đã hàm súc những ý nghĩa như bất sanh, 
bất diệt, không căn bản, chân thể và nhiều nghĩa khác nữa. 


3/ Vì danh tự bí mật nên không phiên dịch. Những chữ trong chân ngôn, 
hoặc chỉ cho danh hiệu Phật, Bồ-tát, Thiên, Long, Quỷ, Thần, như chữ “Hồng” 
gồm bốn chữ Hạ, A, Ô, Ma hiệp thành, chỉ cho chủng tử của chư thiên. Hoặc 
có thứ ở phương này không có, như danh từ “điêm phù thọ” chăng hạn. 


4/ Vì âm thanh bí mật nên không phiên dịch. Các chữ chân ngôn có khi diễn 
tả âm thanh của tiêng gió reo, nước chảy, tiêng loài chim kêu, đọc lên có sức 
linh động, nên đê nguyên âm thanh đó. Thí dụ “tô rô tô rô” là chỉ cho tiêng lá 


1361 


cây ở cõi Phật rơi xuống. Hoặc như chữ “Án” (Aum) đọc lên có năng lực thầm 
kín làm rung chuyển không gian. Hay như chữ “Ta-bà-ha” (Swaha) có sức 
truyền cảm như một sắc lệnh. Lại có nhiều danh từ đã để nguyên âm chữ Phạm 
sẵn từ trước đến nay, vì thuận theo xưa nên không dịch ra. 


S/ Vì sự sanh thiện bí mật nên không phiên dịch. Như danh từ “bát-nhã”, 
người đọc lên sinh lòng tin tưởng, phát ra niệm lành, nêu dịch là “trí huệ ” thì 
sinh ý khinh thường, không quý trọng. 


Trên đây là những nguyên nhân vì sao chú ngữ không dịch ra chớ chăng phải 
là không có ý nghĩa... , người học Phật chớ nên sanh lòng khinh mạn mà mang 
tội! 

-—=0Ö0--- 


Recite - đọc kinh (Recite sutra = tụng kinh) 
Tụng Kinh - Trì Chú - Niệm Phật - Cầu Siêu - Sám Hồi 
Tụng Kinh 


Tụng kinh là đọc các kinh của Phật thành tiếng có âm điệu theo tiếng mõ, 
chuông. Đọc theo lời kinh một cách thành kính những lời Phật dạy được ghi 
trong Kinh kệ. Tụng Kinh có khi đọc một mình, cũng có khi nhiều người cùng 
đọc. Thời đức Phật còn tại thế, các lời dạy của Ngài chưa được viết ra sách, 
các đệ tử của Ngài phải học thuộc và tụng đọc tư duy hàng ngày. Sau khi đức 
Phật nhập Niết Bàn được 3 tháng, năm trăm vị Thánh Tăng mới cùng nhau 
bắt đầu kết tập Kinh Phật tại động Thất Diệp, tức là hang Tát Ba La thuộc núi 
Kỳ Xà Quật, nước Ma Kiệt. 


Trì Chú là gì? 

Trì là giữ chắc, Chú là lời bí mật của chư Phật, không ai hiểu được, chỉ có chư 
Phật mới hiệu được nghĩa lý của Chú mà thôi. Chú cũng được gọi là Thân 
Chú, Đại Thân Chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú, Vô Đăng Đăng Chú. 
Các bài Chú đêu có công đức, oai thân không thê nghĩ bàn được. Chú trừ được 


tội lỗi, tiêu tai, giải ách, tăng phước đức cho người trì tụng. 


Cách xử dụng chuông mõ 


1362 


Làm theo thứ tự sau đây: 


I.Nhấp chuông: là báo hiệu sắp có tiếng chuông vang lên, bằng cách đánh 
nhẹ dùi chuông vào vành chuông và giữ cho dùi sát vành chuông cho có một 
âm thanh nhỏ phát ra không vang xa, đê bảo hiệu săn sàng. 


2.Đánh ba tiếng chuông: đánh chậm, cách nhau đề mọi người đủ thì giờ thở 
ba hơi thở ra vào sau môi tiêng chuông. 


3.Nhắp chuông: sau khi đánh ba tiếng chuông, lại nhắp chuông một lần nữa. 


4.Bắt đầu đọc tiếng Kinh thứ nhất chưa đánh gì cả, đọc tiếng Kinh thứ hai 
đánh tiếng mõ thứ nhất; đọc tiếng Kinh thứ ba không đánh gì cả, đọc tiếng 
Kinh thứ tư cùng đánh tiếng mõ thứ hai, đọc tiếng Kinh thứ năm cùng đánh 
tiếng mõ thứ ba. Sau đó cứ mỗi tiếng Kinh đồng thời đánh một tiếng mõ. 


hẽ .Tiếng Kinh đầu câu cuối của mỗi đoạn, hay đầu câu cuối của bài Kinh, có 

tiếng chuông cùng với tiếng mỗ và tiếng Kinh đồng một lượt. Tiếng Kinh áp 
chót mỗi đoạn hay mỗi bài giữa hai tiếng mỡ. Tiếng Kinh chót mỗi đoạn có 
tiếng chuông cùng với tiếng Imõ. Tiếng Kinh chót của bài Kinh có một tiếng 
mỡ và hai tiếng chuông liên tiếp. 


Thí dụ cho dễ hiểu: Gọi N là tiếng nhắp, C là tiếng chuông, m là tiếng mõ nhỏ 
và M là tiêng mõ lớn (Nêu không có mõ lớn, dùng một mỏ nhỏ), ta bắt đâu: 


NCCCNmmmmm mm C MM MMN 
Sau nhặp chuông chót ở trên băt đầu đọc như sau: 


Này Xá(m) Lợi Tử(m), sắc(m) chẳắng(m) khác(m) với(m) không(m), 
không(m) 


chăng(m) khác(m) với(m) sắc(m); sắc(m) tức(m) là(m) không(m), 
không(m) 


tức(m) làqm) sắc(m). Thọ(mC) tưởng(m) hành(m) thức(m) cũng(m) 
lạm) (m)như(m) thế(mC). (Hết một đoạn)... 


Yếtm) đế(m) yết(m) đế(m) ba(m) la(m) yết(m) đế(m), ba(m) la(m) 
tăng(m) 


1363 


yết(m) đế(m), Bồ(m) đề(m) tát(m) bà(m) ha(m). Ma@nC) ha(m) 
Bát(m) 


nhã(m) ba(m) la(m) (m)mật(m) đa(mCC). (Hết một bài) 
Niệm Phật 


Có nhiều cách niệm Phật, bằng miệng, bằng tâm; có 4 phương pháp niệm 
Phật: Thật tướng niệm Phật, Quán tưởng niệm Phật, Quán tượng niệm Phật 
và Trì danh niệm Phật. 


Chỉ có Trì danh niệm Phật là phương pháp niệm ra tiếng hay niệm thầm 4 chữ 
“A-Di-Đà Phật” hoặc 6 chữ “Nam Mô A-Di-Đà Phật”. Phương pháp này dê 
theo nhât và hợp với mọi căn cơ. 


Niệm Phật thập yếu: Hành giả chọn cách nào thích hợp nhất với mình. 


1. Phản Văn Trì Danh: phương pháp này miệng vừa niệm, tai vừa nghe 
rành rẽ, rõ ràng. Hoặc dùng tai để nghe, tâm để nghe, tuy nghe nhưng không 
trụ vào đâu, quên hết, chỉ còn câu Phật hiệu. 

Sã Sở Châu Trì Danh: cách thức miệng vừa niệm, tay vừa lần chuỗi, ban 
đầu ý niệm còn ràng buộc nơi tràng hạt, sau cần buông bỏ đi đến cảnh nhất 
tâm. 

3. Tùy tức Trì Danh: niệm thầm hay nhẹ tiếng, nương theo hơi thở, mỗi 
hơi thở vào hay ra đều có một câu Phật liệu. Tuy nhiên, nên niệm ra từng tiếng 
đề niệm lực được mạnh. 


4. Truy Đảnh Trì Danh: Niệm nhỏ tiếng nhưng mỗi tiếng, mỗi câu kế tiếp 
nhau chặt chẽ, trung gian không xen hở, tạp niệm không chen vào được. 
5. Giác Chiếu Trì Danh: một mặt niệm Phật, một mặt hôi quay soi trở lại 


chân tánh cuả mình, cách này khó thực hành. Chỉ các bậc thượng thượng căn 
mới dùng được. 

6. Lễ Bái Trì Danh: vừa lạy vừa niệm Phật. Lễ, niệm song hành, thân 
miệng hợp nhất. Cách này dùng đề phá trừ hôn trầm, nhưng dễ mệt sức. 

7. Ký Thập Trì Danh: cứ 10 câu lẫy làm 1 đơn vị. Qua 10 câu, lần 1 chuỗi 
hạt. Tâm niệm Phật lại phải ghi nhớ, nên bắt buộc phải chuyên. 

6. Liên Hoa Trì Danh: Niệm thứ nhất, tưởng tượng trước mặt mình hiện 
ra một đóa hoa sen xanh toả ra ánh sáng xanh. Niệm thứ nhì...hoa sen vàng, 
rồi đỏ, rồi trắng, cứ như thế... 

Ũ, Quang Trung Trì Danh: vừa niệm Phật, vừa tưởng mình ngồi giữa vùng 
ánh sáng trong suốt to rộng. 


1364 


10. Quán Phật Trì Danh: sau khóa niệm Phật thì đề một thôi tịnh tâm quán 
tưởng sắc tướng quang minh cuả Phật A-DI-Đà. 


Trên thực tế, hiện nay đa số Phật tử niệm Phật bằng cách dùng chuỗi tràng. 
Dùng cách trì danh nào cũng nhằm đến “nhất tâm bất loạn”, nguyện đến lúc 
chết tâm không bị điên đảo, được vãng sanh về cõi cực lạc cuả Phật A-Di-Đà, 
không còn bị luân hồi. Tuy chưa đắc vị, lên đó gặp “thượng thiện nhân”, sẽ tu 
tập thêm để bước dần lên theo đạo Phật... 


Câu Siêu 


Gia quyền làm lễ cầu siêu nhằm mục đích giúp cho hương linh bình tĩnh và 
quay về với Phật. Kinh Dược Sư nói rằng hương linh được hưởng 1 phần 7 
của công đức cầu siêu. Hơn nữa gia quyến phải thành tâm, lo bố thí, tụng kinh, 
niệm Phật luôn luôn để hồi hướng công đức tới hương linh giúp cho hương 
linh thấy đường theo Phật hay ít ra được theo đường lành.. 


Sự Sám Hồi 
Khi tâm của chúng ta còn mê mờ, chưa được giác ngộ Chân Lý, chưa hiểu 
biệt Chánh Pháp, chúng ta phải hành theo sự sám hôi. Nghĩa là đôi trước tôn 
tượng chư Phật, chư Bồ Tát, chúng ta phải hành lê bái, tỏ bày sám hôi, mong 
diệt nghiệp chướng, tội chướng, siêng năng tĩnh tân, môi tháng hai lân. 
Mỗi lần như vậy, chúng ta đọc bài kệ như sau: 
Ngã tích sở tạo chư úc nghiệp. 
Giai do vô thủy tham sân sĩ. 
Tùng thân khẩu ý chỉ sở sanh. 
Nhứt thiết ngã kim giai sám hồi. 

Nghĩa là chúng ta đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp từ xưa đến giờ, đều 
do ba điêu độc hại: tham lam, sân hận và si mê, thê hiện qua ba hình thức: 
thân hành động, khâu nói năng, ý suy nghĩ. Tât cả những tội lôi đó, những 
nghiệp bất thiện, những nghiệp ác đó, chúng ta đều thành tâm thực lòng, ăn 


năn sám hối, quyết tâm chừa bỏ, không dám tái phạm, cố gắng gìn giữ tam 
nghiệp thân khẩu ý ý cho được thanh tịnh. 


1365 


Trong kinh sách có câu: 
“Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền", 


tức là: 


"Trước bảo tọa thân con ảnh hiện". 


Nghĩa là đối trước tôn tượng chư Phật, chúng ta hiện nguyên hình con người 
thực của mình, phản ảnh đúng nội tâm của mình, để thành tâm phát lồ sám 
hối, không che giấu bất cứ điều gì cả. Chúng ta có thể che giấu tội lỗi, che 
giấu tật xâu, đối với người đời, chứ đối với chư Phật, đúng ra đối với Phật 
Tâm của chúng ta, chúng ta chăng thê giấu giễm bất cứ điều gì. Ngày xưa, để 
cho mọi người dễ hiểu, cổ nhơn giải thích đó chính là lúc chúng ta đứng trước 
gương chiếu yêu, trước diêm vương cảnh đải, bất cứ việc gì chúng ta đã làm, 
đã nói, đã nghĩ, trong suốt cuộc đời đều hiện ra hết tất cả. 


Lý Sám Hồi 
Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy: "Nhất thiết duy tâm tạo”. 


Nghĩa là muôn việc trên thế gian này đều do tâm của chúng ta tạo ra tất cả. 
Tâm của chúng ta tạo ra thiên đàng. Tâm của chúng ta tạo ra địa ngục. Thí dụ 
chúng ta phát triển các tâm lượng rộng lớn, tốt đẹp như từ bi hỷ xả, tức là 
chúng ta phát triển cảnh giới thiên đàng, cực lạc và sông an lạc trong cảnh 
giới đó. 


Nếu chúng ta chấp chặt những thành kiến, định kiến, thiên kiến, biên kiến, tà 
kiến, ác kiến, thường kiến, đoạn kiến, phát triển những tâm lượng hẹp hòi, ích 
kỷ, đồ ky, ganh tỊ, tham lam, sân hận, sĩ mê, khen mình khinh người, lợi mình 
hại người, tức là chúng ta phát triển cảnh giới địa ngục và sống bất an trong 
cảnh giới đó vậy. 


Sự sám hồi ví như chiếc xe đạp. Nghĩa là người chỉ biết sự sám hồi thôi, không 
hiểu rõ lý lẽ, thì đường tu tiến chậm. Đi chùa lạy Phật, tụng kinh bái sám, từ 
lâu lắm rồi, mà sao vẫn còn bực mình nhiều chuyện quá, phiền não vẫn còn y 
nguyên, có khi còn nhiều hơn lúc trước nữa. 


Lý sám hỗi ví như động cơ. Nghĩa là người chỉ biết lý sám hối thôi, không 
chịu hành sự, thì đường tu cũng không tiên. Hiêu rõ lý sám hôi và năng hành 


1366 


sự sám hối, nghĩa là "lý sự viên dung”, lý sự đầy đủ vẹn toàn, thì đường tu 
tiến được rất nhanh, cũng như đi xe có găn máy thì chạy nhanh hơn xe đạp 
vậy. Tu tiến có nghĩa là: giảm bớt phiền não và khổ đau, sống được cảnh giới 
an lạc và hạnh phúc ngay hiện đời. 


BÀI KHẨN NGUYÊN MỖI NGÀY 
(Dâng hương và cắm hương xong, qùy đọc) 
Con xin cung kính lễ lạy: 


Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Thế Chư Phật, Chư Bộ Tát, Tam Bảo 
khăp mười phương. 


Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát (3 lần) 
Tri Ân: 


Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, 
con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát và Đức Mẹ Quan 
Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày 
hôm nay. 


Con xin thành tâm thành kính qùy nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân. 
(1 lạy) 


Cầu An: 


Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh 
phúc cho cha mẹ, anh em, thân băng quyên thuộc, cùng các chúng sanh hữu 
tình, vô tình. 


Con cầu xin thập phương tam thế chư Phật, chư Bồ Tát, Đức mẹ Quan Thế 
Am Bô Tát, và chư vị từ bị gia hộ, giúp đỡ đê chúng con đông được sự an 
lành, an lạc, tu hành đên Tri Kiên Giải Thoát, thoát khỏi sanh tử luân hôi. (1 
lạy) 


Câu Siêu: 


Con xin thành tâm cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ, tô tiên, 
thân băng quyên thuộc nhiêu đời nhiêu kiếp. 


1367 


Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con, 
Những vong linh con đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, 
Cho những vong linh tên... 


Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh, và vì mọi lý 
do chưa được vãng sanh. 


Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức 
Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng 
chư vị giúp đỡ để các vong linh được tiếp dẫn về nơi an lạc, siêu sanh Tịnh 
Độ. (1 lạy) 


Sám Hồi: 


Nay con xin chí thành sám hối mọi tội lỗi con đã lỡ gây tạo từ nhiều kiếp cho 
đên nay, những tội con đã gây tạo trong kiêp sông hiện tại. 


Những tội con gây tạo do bởi vô tình hay cô ý gây hại, sát hại đến nhân mạng, 
đên giới hữu tình hoặc vô tình, những tội do bởi Tham, Sân, S1, do bởi ngã 
mạn, vô tình che lâp. 


Từ nay môi ngày con xin kiêm soát hành động, tư tưởng đê sám hôi, sửa saI 
và xin nguyện g1ữ mình không tái phạm. 


Hết thảy các tội, con xin chí thành quỳ nơi đây dâng lòng sám hối. Xin chư 


Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát chứng minh 
cho lòng thành của con.(I lạy) 


Hồi Hướng / Phát Nguyện: 


Sám hối rồi, nay con xin nguyện tiếp tục tu học, tu hành, hướng tâm tu để 
thoát khỏi sanh tử luân hôi. Làm việc lợi mình lợi người. 


Con xin hồi hướng, chia xẻ Công Đức đến cha mẹ, thân nhân...(tên...) 


Đến chư Thiên, chư Thần, chư Thánh, chư Hộ Pháp và chư vị đã giúp đỡ cho 
cØn. 


Đến những vong linh mà con đã lỡ gây hại, sát hại. Cùng tất cả các vong linh 
chưa được vãng sanh và pháp giới chúng sanh. 


1368 


Con nguyện dâng lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin Chư Phật 
mười phương, chư Bồ Tát, Đức Mẹ Quan Thê Am Bô Tát từ bi gia hộ đê con 
và chúng sanh đông được duyên lành tu học thoát khỏi sanh tử luân hôi. Trên 
tri ân chư Phật, dưới cứu độ chúng sanh. (3 lạy) 
-—=0O0--- 
Reckon - tính, đếm, liệt kê 
Reclamation — khai phá đất 
Recluse — nhà tu khổ hạnh - A recluse is a person who lives in voluntary 
seclusion from the public and socIety. The word 1s from the Latin recludere, 
which means "shut up” or "sequester." Historically, the word referred to a 
hermifs total 1solation from the world. 
Recoll - giật lại, bật lên, dội lại 
Recondite — khó hiểu, tối nghiã 
Reconnoitre — trinh sát, do thám, thăm đò vị trí địch 
Rectify - sửa cho thắng 
Rectilinear - thăng, phăng 
Recur - trở lại vẫn đề (Recurrent — tái diễn đều đặn) 
Redolent — thơm phức, sực mùi 
Redound — góp phần vào 
Redress — sửa sai, uốn nắn 
Reeling - xỏ dây qua ròng rọc, cuốn 


Refectory — phòng ăn, nhà ăn ở trường học hay tu viện 


Refraction - khúc xạ, độ khúc xạ 


1369 


Refrain - điệp khúc 


Refuge - trú ân, nương náu, nương tựa - Buddhists "take refuge" in, or to "go 
for refuge” to, the Three Jewels or Triple Gem, (aka the “Three Refuges"). 
Thịs can be done formally 1n lay and monastIc ordination ceremonIes. 


The Three Jewels: 


the Buddha 

the Dharma, the teachings 

the Sangha, the commumity of (at least partially) enliphtened beInøs, 
often approximated to community of monks and nuns (Bhikkhus and 
Bhikkhum1s). 
Refuge In the Triple Gem 1s common to all maJor schools of Buddhism. 


The Buddha - The word Buddha means "awakened one" or "enlightened 
one”. The Buddha was an "ordinary " human like you and me before he became 
enlightened. Enlipghtenment 1s compared to waking up, because we suddenly 
experience a complete transformation of body and mind when we wake up. A 
Buddha 1s a person who has developed all positive qualities and eliminated all 
negative qualities. One could say that a Buddha represents the very peak of 
evolution, as he/she 1s omniscIent or all-knowing. With his wIsdom, a Buddha 
really understands the truth, whereas ordinary people live like In a dream, an 
1llusion that prevenfs us from understanding reality properly. 


"Our teacher, SakyamumI Buddha, 1s one among the thousand Buddhas of this 
aeon. These Buddhas were not Buddhas from the beginning, but were once 
sentient beings like ourselves. How they came to be Buddhas 1s this. 


Of body and mind, mind 1s predominant, for body and speech are under the 
infiuence of the mind. Afflictions such as desire do not contaminate the nature 
of the mind, for the nature of the mind 1s pure, unconfaminated by any taInt. 
Affilicions are peripheral factors of a mind, and throuph gradually 
transforming all types of defects, such as these afflictions, the adventitlous 
taints can be completely removed. This state of complete purification 1s 
Buddhahood; therefore, Buddhists do not assert that there 1s any Buddha who 
has been enlightened from the beginning.” 


The Dharma (teachings) — Dharma 1s a Sanskrit word with many meaninøs, 
but In this case, we wIÏÏ mainly use 1t in the meaning of the "Buddha-dharma" 


1370 


or the teachings of the Buddha. Probably the shortest summary the Buddha 
himself gave of his teachings 1s: "[ teach on suffering and the way to end It”. 


Shakyamumi Buddha, the historical teacher gave many teachings during hIs 
life, and 1t 1s not very simple to condense these all Into a small, comprehensIve 
package. 


Moreover, during the last 2,500 years, varlous different traditions have 
developed 1n Buddhism, which all are based on sliphly different 
Interprefations of his teachings, and emphas1ze somewhat different practIces. 


The Buddha gave some remarkably modern-sounding advice Just before his 
passing away on how to approach the teachings, called the Four Reliances: 


"Rely on the teaching, not on the person; 

Rely on the meaning, not on the words; 

Rely on the definitive meaning, not on the provIsional; 
Rely on your wIsdom mind, not on your ordinary mind.” 


These kind of statements may clarfy a bit why there 1s not simply 'one 
Buddhism; every Individual 1s encouraged to use their own Intellect and 
wIsdom to figure out what the teachings mean for them. 

Buddha-dharma 1s also not a simple, easy-fo-erasp subJect, as the Buddha 
himself explained: 


"“This Dhamma that I have attained 1s profound, hard to see and hard to 
understand, peaceful and sublime, unattainable by mere reasoning, subtle, to 
be experienced by the wise." 


The Sangha (commumrty) - To clarify, there can be some confusion 1n the 
way the Sanskrit word Sangha 1s commonly used. In fact, there are three 
distinct definitions: 


1. A currently popular definition 1s to 1nclude all Buddhist practitiloners. 

2. The most generally applied term 1ncludes only the commumrty of ordained 
monks and nuns. 

3. A more strict defimtion from the scriptures applies to the practitioners who 
have at least directly realised emptiness. 


1371 


During his life, the Buddha gave advice to many people on ways to avoid 
distracton from following the spiritual path. The Buddha never actually 
taught "a set” of vows for monks or nuns, but these have been extracted 
afterwards by Buddhist Masters from the teachings of the Buddha. 


I( 1s Important to realise that monasferles and nunnerles have proven to be 
absolutely essential in preserving the Buddhist teachings and practice. One 
could say that monasteries are the "power plants”" of the Buddhnst tradition. 


“Monks and nuns are revolufionaries. They cherish a great aspiration Im their 
hearts, and that ¡is how they have the strength 1o cut the net oƒ worldly 
aftachments. They go ƒorth from ƒamily lje to enter the path oƒ the Buddha, 
and they asptre fo love and heÏp everyone, not Just one person. Monks and 
nuns cherish their [reedom so they can be a source 0ƒ happiness ƒor many 
people. Seeing how much entanglement and sujJering there 1s Im this world, 
they ƒeel compassion and wanf to heÏlp people who are suƒJering. ” 
(Thịch Nhat Hanh from 'SteppIng Into Freedom') 


Refuge Advice 


The 1dea behind taking refuge 1s that when 1t sfarts to rain, we like to find a 
shelter. The Buddhist shelter from the rain of problems and paIn of lIfe 1s 
threefold: the Buddha, his teachings (the Dharma) and the spiritual 
commumty (the Sangha). Taking refuse means that we have some 
understanding about suffering, and we have confidence that the Buddha, 
Dharma and Sangha (the “Three Jewels”") can help us. We should however not 
be taking refuge In Buddhism to avoid problems In this very life, there are 
many non-relig1ous organisatIons for that, but we should take refuge to avoid 
problems 1n future lives, or even better, to avoid future uncontrolled rebirths. 


We like to be free Írom suffering, now and In future lives. When we 
understand the frustrating nature of all life, we like to be freed from cyclic 
exIs(ence 1n general. The best reason would be the wish to free all living 
(sentient) beings from suffering. 


The analogy of sickness 1s often used; Buddha 1s the doctor; Dharma 1s the 
medicine; Sangha 1s the nurse; we are the patlent; the cure 1s taking the 
medicine, which means practising the methods. Taking refuge 1s like 
unpacking the medicine and deciding to follow the docfors advice. “To take 
refuge In the Buddha 1s to take refuge 1n someone who has let go of holding 


1372 


back Just as you can do. To take refuge 1n the dharma 1s to take refuge 1n all 
the teachings that encourage you and nurture your 1nherent ability to let go of 
holding back. And to take refuge In the sangha 1s to take refuge In the 
communrty of people who share this longing to let go and open rather than 
shield themselves. The support we gIve each other as practiftloners 1s not the 
usual samsarIc support 1n which we all Join the same team and complain about 
someone else. Its more that youre on your own, completely alone, but 1t 
helpful to know that there are forty other people who are also going through 
ths all by themselves. Thafs very supporive and encouragIng. 
Fundamentally, even though other people can give you support, you do 1t 
yourself, and thats how you grow up 1n this process, rather than becoming 
more dependent." 


1. Primary guidelines: 


To actualise refuge 1n: 

- Buddha: commit yourself to one master, the Buddha 

- Dharma: listen, study and practice Dharma to overcome your own 
delusions 

- Sangha: respect Sangha and train in accordance with theIr example 


Try tO: 

- subdue the body, speech and mind, Iinstead of lettIng our senses rule us, do 
not speak harsh, skeptical and avoid being Judgmental. 

- practice ethics and vows. 

- be kind and considerate to any living being. 

- make specIal offerings on two special days of the year: the IŠ5th of 4th lunar 
month (around May), to celebrate birth, enlightenment and passing away of 
the Buddha, and on the 4th of óth lunar month (around July) to celebrate the 
first turning of the wheel - or the first teachings of the Buddha on the 4 Noble 
Truths 1n Sarnath. 


2. Secondary guidelines: 


Referring to the refuge 1n the: 

- Buddha: do not follow other lower beings as ultimate spiritual guides. 

- Dharma: do not harm or upset humans or animals. 

- Sanpha: do not be negatively Influenced by any extremists or others 
OpposIng our beliefs 


1373 


To show respect to the: 

- Buddha: respect all Images of the Buddha, treat these as 1f they are Buddhas. 
- Dharma: respect texts, treat them with utmosf care. 

- Sanpha: respect even plece of robes and all who wear robes (despite 
behaviour) 


3. Six poïnfs oŸ training: 


a. Take refuge In the Three Jewels, do not seek the source of your happIness 
and problems outside yourself. 

b. Offer the first part of food or drink to the triple gem, by blessing 1t before 
eating or drinking by reciting "Om Ah Hum'. 

c. Encourage others to become 1nner beings (Buddhists) and to take refuge; 
but only when one 1s asked for advice. 

d. Recite “The Refuge Prayer 3x In the day and 3x In the nIght. 

e. Follow the example of the Three Jewels, rely on them as the only 
trustworthy refuge obJects. 

f. Never lose faith in the Buddha, the Dharma and the Sangha. 


*THE REFUGE PRAYER 

Traditional Refuge Prayers: 

Namo Buddhaya 

Namo Dharmaya 

Namo Sanghaya 

I go for refuge to the Buddha, 

I go for refuge to the Dharma, 

I go for refuge to the Sangha. 

or, the Tibetan (Mahayana) version: 

Until I am enlightened, 

I go for refuge to the Buddha, Dharma and Sangha. 
Throuph the virtue I create by practising giving and the other perfections, 


may I become a Buddha to benefit all sentient beings. 


How To Meditation Ôn Goïing For Refuge 


1374 


FIrst we engage In the following contemplation: 


“ I want to protect and liberate myself permanently from the sufferings of this 
le and countless future lives. [ can accomplish this only by recelving 
Buddha's blessings, putting Dharma Into practice and receiving help from 
Sangha — The supreme spiritual friends.” 


Thinking deeply in this way, we Just make the strong determination and then 
the promise to seek refuge sincerely 1n Buddha, Dharma and Sangha 
throughout our life. We should meditate on this determination everyday and 
maintain our promise continually for the rest of our life. As the commitments 
Of our refuge vow we should always apply efforts to receive Buddha”s 
blessings, to put Dharma Info practice and to receive help from Sangha, our 
pure spIritual friends including our spiritual teachers. Thịs 1s how we go for 
refuge to Buddha, Dharma and Sangha. Throupgh this we shall accomplish our 
aIm — permanent liberation from all the sufferings of this life and countless 
future lives, the real meaning of our human lIfe. 


To mainfain our promiIse to go for refuge to Buddha, Dharma and Sangha 
throughout our life, and so that we and all living beings may receive Buddha”s 
blessings and protecftion, we recI(e the followIng refuge prayer everyday with 
strong faith: 


Land all sentient beings, until we achieve enhighfeninent, 
Go ƒor refuge to Buddha, Dharrmna and Sangha. 


(Modern Buddhism — Geshe Kelsang Gyatso) 
-—-0O0--- 


Phật Pháp Tăng 


Đã quy y Phật, suốt đời phụng thờ Phật làm Thây, không được quy y với trời 
thân quỷ vật. 


Đã quy y Pháp, suốt đời lẫy chánh pháp làm phương châm tu hành, không 
được quy y với ngoại đạo tà giáo. 


Đã quy y Tăng, suốt đời thân cận chư Tăng làm gương mẫu, không được bè 
đảng với kẻ tàn ác. 


1375 


Refute — prove to be false by argument = bác bỏ 

Regal - thuộc vua chúa 

Regalia - biểu chương, y phục của vua 

Regent — quan nhiếp chính 

Regicide - kẻ phạm tội giết vua, kẻ dự mưu giết vua 

Regression — thoái bộ, ngược dòng, hồi quy 

Reification — process or result of reifying = vật chất hóa, cụ thê hóa 


Reincarnation — Sự tái sinh trong một thể xác mới — “has been an enduring 
belief for thousands of years and 1s part of almost every 
modern culture. lt was once a part of ChrIstiamty, untiÏ 1t 
was eradicated in 325 AD by the Roman Emperor Constan- 
tine at the council of Ñicaea 1n an effort to unIfe varIous 
feuding factions of his empire. ` 

Reincarnation — 1s the cycle of necessify, also known as the wIll of birth or 
rebirth. The word comes from the Latin for incarnate, which 
means “to make flesh”. Reincarnation 1s the metaphysical 
pmnciple that the human soul øgoes through many 1ncarna- 
tions 1n flesh to gradually perfect 1tself. The Sanskrit word 
samsara has been translated as reIncarnation or rebrrth, 
transmigration, reemergence, reøeneration, renewal are 
all words 1n relation to reincarnation. 


DEATH AND REBIRTH 
Difference between Rebirth and Reincarnafion 
AlI religions believe 1n an after-life. However the Buddhist doctrine of rebirth 
should be differentiated from the transmigration and reIncarnatlon of other 
systems, because Buddhism denles the existence of a transmipratIing 


permanent soul, created by a God or emanating from a Paramatma (Supreme 
or UDniversal Soul). 


1376 


Buddhism does not believe 1n any sort of transmigration. There 1s nothing that 
comes out of one body and enters another. Events take place according to the 
Law of Dependent Origination or PatIicca Samuppada. Everything comes 1nto 
exIstence depending on an Instance previous fo 1t and everything must also 
Ø1Ve rIse to an Instance, depending on 1(self. 


In the Paticca Samuppada, the Buddha mentioned that Craving ø1ves rise fo 
Clinging, that to Becoming (or the continuity of the life-process actuated by 
Kamma) and that to Birth. The Craving of the dying man must Ø1ve rise to 
Clinging, that to the continuity of the life-process of Becoming through 
Kamma (Kammabhava), and that to Birth. This 1s In line with the Second 
Noble Truth whereby craving øIves rIse fo a new being consisting of the five 
agsregates of clinging which are suffering. 


How Rebirth Takes Place 


Sfarting with the conception of a human, the Buddha said that a germ of life 
1s planted only when three conditlons are met. Mother and father must unIte, 
1f 1s the mother”s period (ovum 1s ripe) and “the being to be born ” 1s present. 
For a being to be born here, a being with craving for Becoming must die 
somewhere. It should not be taken to mean that “a beIng to be born or soul 1s 
waIting for the egø and sperm to unite and then enter 1t.” Parents only provide 
us with the cellular material in the rebirth process. This does not mean that all 
beIngs require parents for their birth because there are beings that are reborn 
sponfaneously, depending on their Kamma. 


Death according to Buddhism 1s the cessation of the psycho-physical life of 
any one 1ndividual exIstence. It takes place by the passing away of the life 
faculty (Jivitindriya), heat and conscIousness. Death 1s not the complete 
annihilation of a being, for thouph that life-span ended, the force that hitherto 
actuated 1t 1s not destroyed. 


The Instant death occurs, a new mental process called the Rebirth 
ConscIousness (patisandhi citta) conditioned by the Reproductive Kamma (or 
kamma-bhava, the kamma process of becoming) arIses together with three 
kamma-produced mafterial øroups constituting the body, sex and base (seat of 
conscIousness). They condition the arIsing of mental & material processes of 
the embryo, now called a being In the conventional sense. The Rebirth 
ConscIousness and the 3 kamma-produced materlal øroups are collectively 
termed “the being to be born.” This term 1s used only In this particular 


1377 


connection, and must not be mistaken for a permanent soul waIting to enfer a 
suitable womb to be reborn. 


The Re-linking or Rebirth Consciousness 


According to the Buddha's teaching of Dependent Origination, “Through the 
Process of Becoming (kamma-bhava), conditioned 1s Rebirth." To understand 
this relationshIp, we need to realize that 1n reality, there 1s no such thing called 
a beIng, only mental & material processes called nama-rupa. Even during 
one's lifetime, these namarupas arIse and pass away continuously. 


Death 1s the extinction of the last consclousness on dissolutlon of the old 
nama-rupa. Rebirth 1s the Immediate arIsing of a new conscIousness called the 
rebirth or re-linking conscIousness, together with the new nama-rupa. Ít 1s 
called re-lInking conscIousness because It JoIins the new exIstence with the old 
one. The arIsing, of the rebirth conscIousness 1s conditIoned by the last kamma 
before death. If this kamma 1s wholesome, rebirth wIll take place in a happy 
exIstence. If unwholesome, rebirth wIll take place in an unhappy exIstence. 
Thịs 1s what the Buddha meant when He said that “all beings are born of theIr 
Kamma (Kammayom)°. 


Objects Presented to the Mind before Death 


To the dying man 1s presenfed a Kamma, Kamma Nimitfa or Gati Nimitta. By 
Kamma 1s meant some action of his, whether good or bad. The most powerful 
are WeIphty Kamma. If this 1s absent, he may recollect the acton done 
Iimmediately before death called Death Proximate Kamma. If this 1s alsO 
absent, a Habitual Kamma 1s presented to him, such as stealing 1n the case of 
a thief or healing the sick In the case of a good physician. Failing all these, 
some casual act, one of the cumulative reserves of the endless past or 
Cumulative Kamma becomes the obJect of the dying thought. Among the 
skillful actions lay Buddhists are taught to do at their last moments are the 
performance of the ten meritorious actIons such as chanting the Three Refuges 
and FIve Precepts mentally, recalling one”s pilprimage to the holy places to 
arouse faith, listening to the Dhamma (tape recording or monks chanting), 
recollections of the Virtues of the Buddha, Dhamma and Sangha, recollections 
of one”*s Virtues or Generosity, practicing mental culture such as Loving 
Kindness or the Four Foundations of Mindfulness (Satipatthana). Such 
wholesome actions will condition the arIsing of wholesome mental states to 
determine the last Kamma process before death and lead to rebirth in happy 


1378 


realms. As death can strike at any moment, one should be prepared to face this 
eventuality. 


Kamma Nimitta 1s any sight, sound, smell, taste, touch or Idea which was 
obtained at the time of commission of the Kamma, such as knIves In the case 
Of a butcher, patients 1n the case of a doctor, an obJect of worship such as the 
Buddha Image or Bodhi tree In the case of a devotee, or happy memorlies of 
one”s pIlprimage to India. 


GatI Nimifta 1s some sign of the place where one 1s destined to be reborn, an 
event that Invariably happens to dyIng persons. If these 1ndIcations of future 
birth are bad, they could be turned 1nto good by 1nfluenciIng the thoughts of 
the dying man, so that his good thoughts may now act as the Proximate 
Kamma and influence the type of Reproductive Kamma to condition his 
rebirth. These symbols of one”s destiny may be hellish fires, mountainous 
regions, mother”s womb, celestial mansions, efc. 


Eive Visions of a Dying Person 


According to Venerable Dr. Rastrapal Mahathera, the five vislons of a dyIng 
person may be hellish fires for those who are bound for rebirth 1n hell, animals 
and forests for those bound for rebirth as animals, dark apparItions for those 
bound for rebirth as ghosts, deceased parenfs and relatives for those bound for 
rebirth as humans and celestial mansions and charlots for those bound for 
rebirth 1n the celestial realms. Chinese folk-lore, too, abound with storles 
about dying people who claim to hear the sound of chains or see Vvislons of 
King Yama's guards with hideous faces resembling horses or bulls coming 
with chains to take them to the underworld for Judgment. GatI-nimitta, beIng 
always a physical sipht, 1s presented to the mind-door as a dream. 
Psychologically these mental stages may be termed as 1llusion, hallucination 
or delusion. Therefore people whose minds are lucid and unconfused at theIr 
dyIing momenfs may not experIence any death-bed vision at all. 


The Dying Consciousness 


Taking for the obJect an action (kamma) or sign of action (kamma nimifta) or 
sign of destiny (gati nimitta), the dyIing conscIousness runs 1s course even 1ƒ 
the death 1s an 1nstantaneous one. In Abhidhamma, a normail thought process 
runs for seventeen thought-momenfs (citta), in which the Javana process lasts 
for seven thought-moments. This Javana stage 1s the most Important from an 


1379 


ethical standpoint. It 1s at this psychological stage that good or evIl 1s actually 
done 1.e. kamma 1s performed. Commenfators say that within the brlef 
duration of a flash of lightning, there may be billions of cittas or thought- 
moments. In the thought process before death, the Javana process 1s weak and 
runs for only five thoughtmoment(s. This last Javana-process 1S Very 
1mportant as 1t determines the reproductive kamma of the next life. Next the 
regIstering conscIousness which 1dentifies the obJect may or may not follow. 
After this, occurs the death-conscIousness (cuticifta), the last thought-moment 
to be experIenced 1n the present life. 


On death the last conscIousness passes away conditioning the arIsing of a new 
conscIousness called Rebirth Consciousness (Patisandh1) In a new body or 
form of birth. And that new conscIousness, too, immediately passes away and 
subsequenf conscIousness arIse one after another 1n a stream, like a flux, like 
the flow of a river. This renewed life-flux Inherits all past experlences. This 
new being 1s neither absolutely the same as the past one owing to 1s different 
composition, nor totally different, being the identical steam of Kammic 
©nergy. 


The transition of the flux 1s Instantaneous. There 1s no room for an 
Iintermediate state or antarabhava. According to the Kathavatthu (Points of 
Controversy) certain sects such as Pubbaseliya and Sammatiya held that there 
1S an Interim stage where a beIng awaIts re-conception for a week or longer. 
The counter argument 1s based on the Buddha”s dictum that there are three 
sfates of becoming (bhava) only - the Sensual, the Form and the Formless 
Worlds. Hence Buddhists do not believe that the spIrit of the deceased person 
takes lodgment In a cerfain Intermediate state until 1t finds a suitable place or 
wornb for 1s reincarnation. Rebirth takes place Immediately, and there 1s no 
difference In time whether one 1s born 1n a heaven or In a sfate Of mIsery, as 
an animal or as a human. What actually conditions rebrrth 1s not the death 
ConscIousness (cutIcitta) but the last Javana process described earlier. If It 1s 
wholesome, rebirth takes place In a happy realm; 1f unwholesome, rebirth 
takes place In a woeful state of exIstence. Understanding this and the fact that 
death can strike at any moment 1n one”s life, one should always be heedful 
and practise as many skIllful actions as possIble to face this eventuality before 
1{ 1S tfOO late. 


Modes of Birth 


There are four modes of birth, namely: 


1380 


(a) Egg-born creatures such as birds, reptiles and fish. (b) Womb-born 
creatures such as humans, mammals and some earth-bound deitiles. (c) 
Moisture-born creatures such as certain 1nsects that take moIsture as material 
for theIr growth. (d) Creatures having spontaneous births. They are generally 
Iinvisible to the human eye. Conditioned by past Kamma, they appear 
suddenly, independently of parents. Brahmas, devas, pefas, asuras and hell- 
beings belong to this class. 


There are nine material øroups that are produced by Kamma, namely: base or 
Seat Of conscIousness, life principle, male sex, female sex and five sensIfive 
material qualities of eye, ear, nose, tongue and body. They are fully developed 
in beIngs that are born spontaneously. Às such, beings of sponfaneous birth 
do not need parents to provide the material layer or cells for their birth. 


Four Planes of Exis(ence 


The four planes of existence are: a) Sensual pÏlane oƒ misery (apaya Or 
kamadugsati bhumi) b) Sensual plane öøƒ bliss (Kamasugati bhumI) c) me 
maferial or form plane (rupa bhum!) d) Non-mafertal or ƒormless pÏane (arupa 
bhumn) 


-The sensual plane of misery comprIses four states, namely: øraya or hell, 
animal kingdom, peía or ghost world and the host of asuras or demons. 
Rebtrth In any of these four woeful states 1s conditloned by unwholesome 
reproductfive kamma that predominates at the moment of death. 


-[n all seven sensual states of bliss comprIsing the human world and the six 
heavenly realms, rebirth as a normal human being or deva, 1s conditioned by 
superior wholesome reproductive kamma. However, rebirth as a degraded 
human being who 1s blind, deaf, dumb, retarded or deformed by bĩrth, or as 
an earthbound degraded asura of the lower realm of Four Great Kinøs, Is 
conditioned by 1nferior wholesome reproductive kamma. 


-In the form or rupa plane, rebirth in one of the sixteen states of Brahma gods 
that possess form 1s conditioned by the type of mental absorption of the form 
plane (rupa Jhana) that one has aftained to. 


-In the formless or arupa plane, rebirth In one of the four states of Formless 
Brahma gods 1s conditioned by the type of mental absorption of the formless 
plane (arupa Jhana) that one has attained to. 


1361 


(Buddhism Course - by Bro. Chan Khoon San - Quảng Tuệ Dung Sưu Tầm) 
Cõi Giới Vô Hình 


Nên biết dù ở cõi nào, tất cả cũng không ra ngoài các định luật khoa học. Thí 
dụ như vật chất có ba thẻ: thê lỏng, thể đặc và thể hơi, thì bên cõi này cũng có 
những thê tương tự. Luật thiên nhiên cho thấy vật nặng sẽ chìm xuông dưới 
và vật nhẹ nổi lên trên thì cõi vô hình cũng thế. Nguyên tử cõi âm rung động 
với một nhịp độ khác với cõi trần, các nguyên tử rung động thật nhanh dĩ 
nhiên phải nhẹ hơn các nguyên tử nặng trược. Tóm lại, tuỳ theo nhịp độ rung 
động mả tạo ra những cảnh giới khác nhau, có bảy loại rung động nên có bảy 
cõi giới. Các nguyên tử rung động chậm chạp phải chìm xuống dưới vì nếu ta 
mang nó lên cao, sức ép sẽ làm nó tan vỡ ngay. Thí dụ ta đặt một quả bóng 
xuống nước nếu đến một độ sâu nào đó sức ép của nước sẽ làm nó vỡ tan. 

Loài cá cũng thế, có loại sống gần mặt nước, có loại sống tận đáy đại dương. 

Nếu loại sông gần mặt biển bị mang xuống đáy nó sẽ bị sức ép mà chết, ngược 
lại nếu loài sống ở dưới đáy cũng không thê lên sát mặt nước vì đã quen với 
sức ép khác nhau. Cảnh giới thứ bảy lúc nảo cũng tối tăm, nặng nề với các 
vong linh hình dáng ghê rợn, nhưng hoàn toàn không có vụ quỷ sứ tra tấn tội 
nhân. Bị lưu đày ở đây đã là khổ sở lắm rồi, hãy tưởng tượng bị dục vọng 
hành hạ mà không thê thoả mãn thì còn khổ gấp trăm lần bị tra tấn. Vong linh 
thèm muốn nhưng không sao thoả mãn được, như đói mà không thể ăn, khát 
không thể uống. Do đó, theo thời gian y sẽ học bài học chịu đựng, nhẫn nhục 
cho đến khi dục vọng giảm bớt và tan rả thì y sẽ thăng lên cảnh giới thứ sáu. 

Cõi giới thứ sáu, có sự rung động rất giống như cõi trần, tại đây các vong linh 
Ít còn thèm muốn vật chất như ăn uống, dục tình, nhưng bận tâm với những 
nhỏ nhẹn của cuộc sống như thoả mãn bản ngã, ích kỷ, ghen tuông, hờn giận, 

v...v... Đa số có hình dáng giống như người cõi trần, nhưng lờ mờ không rõ. 

Vì sự rung động của nguyên tử gân giông như cõi trân nên họ hay trở về cði 
này, họ thường nhập vào đồng cốt, các buổi cầu cơ, cầu hồn đề chỉ dẫn bậy 
bạ, nói chuyên vu vơ nhằm thoả mãn tự ái, bản ngã cá nhân. Vì đa số vong 
linh khi còn sông rất ham mê danh vọng, chức tước, uy quyên nên khi họ nhập 
vào đồng cốt, họ thường tự xưng là các đẳng này, đắng nọ. Theo thời gian, 

các rung động ham muốn, các cô chấp về bản ngã, danh vọng cũng tan biến 
nên họ thăng lên cảnh giới thứ năm. Cõi thứ năm có sự rung động thanh nhẹ 
hơn cõi trần nên vong linh có thể biến đổi sắc tướng rất nhanh chóng. Đây là 
một thế giới với những â âm thanh màu sắc lạ lùng dễ bị mê hoặc. Các vong 
linh ở đây đã bớt ham muốn về cá nhân, nhưng còn ham muốn về tư tưởng, 
kiến thức. Đây là nơi cư ngụ của những kẻ đạo đức giả, những kẻ bảo thủ 
nhiều thành kiến, những người trí thức tự phụ, v...v... Đây cũng là cõi có 


1382 


những sinh hoạt của loài Tĩnh linh. Loài Tĩnh linh là những sinh vật vô hình 
có hình dáng hao hao giống như người mà ta thường gọi là Thiên tinh (sylphs), 
Thổ địa (gnome), Phong tỉnh (elves), v...v... Một số bị thu phục bởi các phù 
thuỷ, pháp sư để làm ảo thuật hay luyện phép. Cõi nảy còn có sự hiện diện 
của những “hình tư tưởng”. Nên biết, khi một tư tưởng hay dục vọng phát sinh 
thì chúng sử dụng tỉnh chất cõi này tạo nên một hình tư tưởng thích hợp. Đời 
sống của chúng tuỳ theo sức mạnh của tư tưởng mạnh hay yếu. Vì đa số tư 
tưởng con người còn mơ hồ nên hình tư tưởng chỉ tạo ra ít lâu là tan rã ngay. 

Một người tập trung tư tưởng có thê tạo ra một hình tư tưởng sống lâu trong 
vài giờ hay vài ngày. Một pháp sư cao tay có thể tạo ra các hình tư tưởng sông 
đến cả năm hay cả thế kỷ, không những thế hình tư tưởng này còn chịu sự sai 
khiến của ông ta. Các phủ thuỷ luyện thần thông đều dựa trên nguyên tắc cấu 
tạo một sinh vật vô hình để sai khiến. Hình tư tưởng không chỉ phát sinh từ 
một cá nhân mà còn từ một nhóm người hay một quốc gia, dân tộc. Khi một 
đoàn thê, dân tộc cùng một ý nghĩ, họ sẽ tạo ra một hình tư tưởng của đoàn 
thể, quốc gia đó. Hình tư tưởng này sẽ tạo một ảnh hưởng vô cùng rộng lớn 
đối với tình cảm, phong tục, thành kiến của quốc gia, dân tộc. Ta có thê gọi 
đó là “Hồn thiêng sông núi” hay “dân tộc tính”. Khi sinh ra tại một quốc 1a, 
ta ít nhiều chịu ảnh hưởng của hình tư tưởng này, dĩ nhiên chúng chỉ ảnh 
hưởng lên thể vía, nghĩa là tình cảm của dân tộc đó, chứ không ảnh hưởng đến 
lý trí. Một người sông nhiều bằng lý trí sẽ ít chịu ảnh hưởng như người bình 
thường. Điều này giải thích tại sao một dân tộc có tâm hồn mơ mộng như thi 
sĩ khi dân tộc khác lại có đầu óc thực tế mặc dù trên phương diện địa lý, họ 
không ở cách xa nhau mấy và ít nhiều chia sẻ một số quan niệm về tôn giáo, 

phong tục, tập quán. Cảnh giới cõi thứ tư sáng sủa hơn và dĩ nhiên nguyên tử 
cối này rung động rât nhanh. Phần lớn những vong linh tiễn hoá, thánh thiện, 

những nhà trí thức trầm mặc nhưng còn quyên luyến một ít dục vọng khi chết 
đều thức tỉnh ở cảnh giới này. Đa số đều ý thức ít nhiều, nên họ bắt đầu cởi 
bỏ những ham muốn, quyến luyến. Đây cũng là chỗ họ học hỏi và ảnh hưỏng 
lẫn nhau, và đôi khi kết những liên hệ để cùng nhau tái sinh trong một gia đình 
hay quốc gia. Cõi giới thứ ba chói sáng, có những rung động nhẹ nhàng. Tại 
đây có những linh hồn từ tâm nhưng vụng về, những tu sĩ thành tâm nhưng 
thiếu trí tuệ, những nhà lãnh đạo anh minh nhưng thành kiến. Đây cũng là một 
cảnh giới của một số thần linh (devas) như Cảm-dục thiên thần (Kamadeva), 

Hữu sắc thiên thần (Rupadeva), và Vô sắc thiên thần (Arupadeva). Các thần 
linh này có đời sông và tiến hoá cao hơn trình độ của nhân loại. Cõi giới thứ 
hai và thứ nhất cấu tạo bằng những nguyên tử hết sức thanh thoát, rung động 
rất nhanh và tràn đầy ánh sáng. Đây là cõi giới mà những người tiễn hoá rất 
cao, rất tế nhị không còn dục vọng, ham muốn, lưu lại để học hỏi, trao đôi 


1383 


kinh nghiệm, phát triển các đức tính riêng trước khi siêu thoát lên cảnh giới 
cao hơn... 
(Hành Trình Về Phương Đông - Spalding (Dịch Giả Nguyễn Phong)) 
-—=oOOo--- 

Luân hồi hay Tái sinh - là sự chuyên hóa sự sông của một sinh vật qua 
nhiều kiếp theo sự tái sinh. Đây chính là triết thuyết tôn giáo được phát triển 
cách đây đến mấy nghìn năm. Thuyết này bàng bạc trong dân gian, khắp nơi 
trên thế giới, ở Ai Cập, Hy Lạp cô đại, nhất là Ân Độ. Các tôn giáo như Ấn 
Độ giáo, Phật giáo, Do Thái giáo và cả những người theo thuyết thần trí học 
(theosophy) đều đề cập đến vấn đề này... thuyết luân hồi lan truyền hầu như 
toàn bộ các nước ở Châu Á. Người Tây phương hiểu luân hồi qua từ 
MetempsychosIs, Tranmission hay Reincarnation. Theo Websters New 
World Eneylopedia (1992) thì thuyết luân hồi bao hàm ý nghĩa rằng sau khi 
chết, linh hồn của loài người cũng như loài vật và ngay cả loài cây cỏ cũng sẽ 
chuyền sinh từ cơ thể này qua cơ thê khác từ dạng này qua dạng khác tùy theo 
những gì đã gây ra lúc còn sống. 


Reincarnafion in world religions 


The reincarnation of an entity which 1s the core of human exIstence (atman or 
purusha) 1n a long cycle that Implies many lives and bodies, 1s not so old a 
concept as 1t 1s claimed today. Neither 1s 1t a common element for most of the 
oldest known religIons, nor does 1fs orIgin belong to an immemorlal past. 


The classic form of the reincarnation doctrine was formulated 1n India, but 
certainly not earlier than the 9th century BC, when the Brahmana writIings 
Wwere composed. After the Upanishads clearly defined the concept between the 
7th and the Š5th century BC, 1t was adopted by the other Important Eastern 
relipIons which orIginated In India, Buddhism and JaInism. Due to the spread 
of Buddhism 1n Asia, reincarnation was later adopted by Chinese TaoIsm, but 
not earlier than the 3rd century BC. 


The anclent relipions of the Mediterranean world developed quite different 
kinds of reincarnationIst beliefs. For Instance, Greek PlatonIsm asserted the 
pre-exIstence of the soul 1n a celestial world and 1ts fall Iinto a human body 
due to sin. In order to be liberated from 1ts bondage and return to a state of 
pure being, the soul needs to be purified through reincarnation. In stating such 
beliefs Plato was strongly influenced by the earlier philosophical schools of 
Orphism and Pythagoreanism. The first Important Greek philosophical system 


1384 


that adopted a view on reIncarnation similar to that of HinduIsm was Neo- 
Platonism, In the 3rd century AD, under certain Eastern Influences. 


In the case of ancient Egypt, The Egyptian Book of the Dead describes the 
travel of the soul Into the next world without making any allusions fo 1†s return 
to earth. As 1t 1s well known, the ancient Egyptians embalmed the dead In 
order that the body might be preserved and accompany the soul 1nto that 
world. This suggests their belief in resurrection rather than 1n reIncarnation. 
LikewIse, In many cases of ancIent tribal religions that are credited today with 
holding to reIncarnation, they rather teach the pre-exIstence of the soul before 
birth or 1ts independent survival after death. This has no connectlon with the 
classic Idea of transmigration from one physical body to another according to 
the demands of an impersonal law such as karma. 


According to Barbara Martin in her book “Karma and Reincarnatfion”: 


Our souls going through the human experIence w1lÏ Incarnate in physical form 
approxIimately 800 times In 1ts quest for spIritual mastery. This 1s not a fixed 
number as some souls advance a little faster and others a little slower, but this 
1s an average. The anclent philosophers used a mystical calculatlon of 777 
lives constituting the complete Incarnation of the human soul. Of these 800 
lifetimes, the soul øgoes through three distinct phases. It spends approxImately 
200 lifetimes In the Instinctual phases, 500 lifetimes 1n 1fs 1ntellectual phases 
and 100 lifetimes In 1ts enlightened phase. 


In our soul”s first phase of human development on earth, the first 200 lifetimes 
Or SO, it is introduced to physical life in all its vicissitudes (thăng trầm) — pain, 
pleasure, birth, death, sex — life In this stage 1s more or less survival of the 
fittest. The key component of humamity at this phase 1s “1mzsfimc£”. 


'When the human soul finished this cycle, 1t began the next phase of growth — 
the intellectual phase — one of the great moments of our evolution occurred 
at this time. 


In the begInning of this new cycle of Incarnatlons, we more or less conftIinued 
along the spiritual path and began to digress (lạc lối) and divert (lệch hướng) 
from the spiritual path laid out for us. And this was the begInning of creating 
karmic conditions; we began parficipating 1n and building cultures and 
cIvilizations. Althouph the process of building a socIety 1s guided by those of 
higher enliphtened consciousness. The average length of time spent In this 


1385 


second phase ¡s 500 incarnations. These 500 lifetimes take into consideration 
lifetimes of mistakes and misdeeds (hành động xâu) all souls make as part Of 
the learning process. 


As we mature Intellectually, the soul starts to reach a critical stage through 
effort and training, the evolving soul prepares Itself for 1s final phase of 
I1ncarnations — £he enlighfened level — The soul spends the last 100 Incarnatons 
learning how to conscIously harness (hành trang) the spIritual powers 1t has 
been Immersed In for so long. In this third phase of life that the soul really 
begins to enJoy the fruits of spirit has been searching for. 

Through these lives, the soul 1s building tremendous spiritual power and 
climbing the spiritual ladder very quickly... 


What happens when you are finished with §00 lifetimes? When you”ve paid 
back your karmic debts, learned your lessons, and mastered your spiritual 
skills, you w1n the crown of Ïife; you re freed from the wheel of necessity. It”s 
something we're all aiming to reach. Once you re off the wheel, you become 
part of the greater life known 1n the Western esoterIc traditlon as Spir1fual 
kEtheria. 


In the heaven worlds of Sprritual Etheria, you have reach the next plateau In 
your spiritual development. The most Important thing you can do, the goal to 
always keep in mind In your spIritual quest, 1s to do everything 1n your DOWer 
to get Into Spiritual Etheria. Once In Sprritual Etherla, you confinue your 
Sp1ritual ascent and continue to serve the Higher in more beautiful and sublime 
ways. And It 1s this steady service and spiritual srowth that eventually leads 
you Home to your Divine Creator. 


How do you know where 1n the 8oo lives you re at? How cÏose are you to the 
blessed day of liberatlon? There 1s a glorlous, øerzđual unfoldment of lie, 
spiritual and physical, that we cannot shortcut nor should we want to. There 
1s beauty, drama, and excItement In every phase of life. Each moment counfs 
and each step on the spIritual path 1s challenging yet fulfilling In 1ts own way. 
To truÌy reach the spiritual maturity and enlightenment you seek, you need to 
adopt the long view of life, to embrace the 1dea that while life 1tself 1s eternal, 
your soul develops over gøreat stretches of time. 


The best advice 1s to be patient. It*s not easy to know where you are In this 
øreat process. Clearly, 1f you are feeling the spiritual quickening, you have 
already reached a turning point in your evolution. Just as the divine has guided 


1386 


you to where you are now 1n your conscIousness, at the right time, the fuller 
understanding of your evolution wIll be revealed to you. Pay attention to the 
task at hand and do not force anything. You have evolved from an amazIng 
process of life and there”s an even more amazing Journey ahead of you. Be 
persIstent and stay close to the path, but let lfe unfold naturally. Each step 1n 
your unfoldment 1s necessary and beautiful... 


The Principles of Reincarnation 


Reincarnation 1s the cycle of necessity, also known as the wheel of birth and 
rebirth. The word comes from the Latin for /carnare, which means “to make 
flesh.” Reincarnation 1s the metaphysical princIple that the human soul øgoes 
through many 1ncarnations In flesh to gradually perfect 1tself. The SanskrIt 
word sưmsara has been translated as reIncarnation, or rebirth. Transmipration, 
reemergence, regeneration, renewal are all words used 1n relaton to 
reincarnaftion. 


In looking at reIncarnation In relation to our wIsdom, we find that 1t 1s through 
the process of rebirth that we are ø1ven the time to fully express our free wIll 
and work out our karma. It would be pointless of the Higher to ø1ve us such a 
precIous gIÍt and gIve so little time to use 1t. Reincarnation affords us that 
time. We must put out of our minds that we are here for only a few fleeting 
years, never to be heard from again. 


The concept of reIncarnation 1s a traditlon that goes back to time Immemorlal. 
Many cultures throughout the world have believed 1n reincarnation 1n one 
form or another. It has been at the foundation of Far Eastern beliefs and 
relipgIous thought. The mystery schools and anclent mystical learning centers 
all taught the essential doctrine of reincarnation. Today, reincarnatlon has 
crossed cultural borders and belief systems and grown 1n greater world 
prominence than ever before. Yet this 1s only the beginning of a much greater 
understanding of this essential principle. 


Why do we reincarnate? In a word — evolution. We come to this life to learn 
and grow. Without the process of reincarnation, our soul would not have time 
to fully develop all the spiritual powers latent within them. It 1s the obligatory 
pIlgrimage each soul must go through to win the crown of life. 

The goal of reIncarnation 1s nothing short of spiritual perfection. By learning 
all our lessons here on Earth and by resolving all our karmic debts, we earn 
the right to eventually get off the wheel of necessity and become masfters of 


1387 


Earth life. We can then go on to the øreater devine life. Some reach this goal 
Of spiritual mastery sooner than others. However, 1t doesn't really matter who 
øets there firsf, as 1t 1s the plan for every single soul to reach perfection. 

We know 1t can be difficult for us to realize that our experIences on Earth are 
so mụuch more comprehensive than can be conscribed to a single life. 


Our past lives have a very strong 1mpact on our present experlences because 
we bring our unfinished business from the past Into this life to resolve. If we 
were fo passIve 1n the past life, we wIll have to develop a dynamic wIll in this 
life. IfÍ we were cruel In a past marriage, we wIll have to show kindness now. 
lf we were Impatient before, we wIll have to learn patlence now, and so on. 
You wIll find the characfer fralts you express now are a result of your 
accumulated past lifetiImes of experlence. 


The beauty of reIncarnation 1s that what you learn 1s not Just for a single lIfe 
but for eternity. Each skIll or art that you masfter, each character traIt you rarely 
become part of your Immortal self. And here 1s the secret of øreatness. Œenius 
and extraordinary human accomplishments are not the result of some 
biological fluke. Great souls through the ages have broupht 1n those ø1fts from 
prlor Incarnatlons, slowly building those abililes and powers to present 
€Xpression. 


Once we see Our exIstence as something more encompassing than a single lIfe, 
then we can break the hypnotism of physical life and learn to 1dentify with our 
eternal self. We see that this Incarnation 1s but one chapter In our Book of 
Life, and we begin to outerow the attachments to this material life on which 
we have so willfully placed our aftention. 


Reincarnation ø1ves us 1nsight to the riddle of suffering — why, for example, 
there are apparent InJusftices under an all-powerful and loving God. Às we 
know, the misuse of our free wIll 1n this life can create misery for ourselves 
and others, and there are the natural physical experlences of life we all are 
Iinescapably a part of. Yet no matter how you look at It, no doctrine based upon 
the theory of a single lifetime can possIbly fully satisfy the riddle of suffering 
and meaning. Why should some come I1nto this world at a disadvantage and 
others be born Into more of an advantage? Many time, these sufferings are the 
ørowing paIns of an Iinvolving soul. There”s a bIgger pIcture øoing on, 1f we 
are to find any moral meaning to the vicissitudes of life. As the Buddha said, 
“H God permits such misery to exist, He cannot be Good, and 1f He 1s 
powerless to prevent 1t , He cannot be God.” 


1388 


Reincarnation teaches us that life 1s not to be evaded but to be lived. Às we 
øet more 1nto the knowing how to live that life, our liIves become exciIting and 
fulfilling, because we see lIfe from the whole and not the part. ReIncarnation 
1S a bIpger story of who and what we are. It teaches that we always have a 
second chance at life. No soul 1s ever totally lost. We are always gøIven as 
many chances as we need to succeed 1n our goal of spiritual mastery. 


The Process of Reincarnation 


If there 1s such a thing as reIncarnation, how does 1t work? How do we actually 
reincarnate, leading to bìrth In another body? There”*s such a mystique 
surrounding this topIc. In understanding the scope of our coin of wIsdom — Ïƒ 
1s part 0ƒ your sprtfual tnherttance as a child oƒ the divine. (0n one side 0ƒ 
this coin 1s the right oƒ ƒree choice, and on the other side is the will to act 
out that choice. How you spend this coin determines Ứƒ you live in harIn0Hÿ 
with the divine laws 0ƒ HỨe or nof — we see that our cholces not only affect the 
life we re living now, but also help shape future Incarnations yet to be lived. 
And the life we”re now living has been, to a great extent, shaped by choIces 
we made 1n lives øone by. The ability to return to Earth 1n a new physical form 
can seem 1ncredHble. 


The first step in understanding reincarnation 1s fo ask a question: Does 
reIncarnation and the balancing of our karmic slate happen by 1tself or 1s there 
a greater 1ntelligence guiding and administering this process? The resounding 
answer Is that reIncarnation and karma are not blind forces of nature. They are 
prt Of a conscIous, Infelligent, and 1ntricafe activity of the spIritual life. 


And this bring us to the question of the other side, or the Hereafter. We cannot 
look at the process of reIncarnaflon and 1(s connection with karma without 
looking at the spirit world and how we relate to that world. 


Every faith has 1ts concept of the Hereafter. Many depIct 1t as a type ofreward 

or punIshment for the way we live our way on Earth. Others believe that the 
other side 1s more of a subJective experience and becomes what we make of 
1, a sort Of self-made world. Still others say that we simply return to the 
universal conscIousness or energy from which we came. Of course, there are 
those who do not belleve life goes on at all. For these people, the Idea of life 
beyond 1s 1mpossible, which would mean the Idea of reincarnating 1s 
1mpossIble, too. 


1389 


The truth 1s there 1s an existence beyond this Earth. When we die, we don”t 
øo Into oblivion. Our soul goes to the next plane of existence. What 1s 
considered death here 1s really a birth on the other side. Volumes have been 
wrifen about the spirit world. Its a magnificent place. It*s far more 
encompassing than Earth could ever be. 


The 1rony 1s that while the Hereafter may feel like a mysfery, 1n actuality we 
are all very familiar with the other side.The other side 1s our real home. Ït 1s 
the place we all came from before 1ncarnating, and 1t”s the place we are going 
to return to when we finish our time on Earth. 


Perhaps one of the greatest comforts 1n our study of reincarnation 1s the 
reassurance that not only does life øo on, 1t goes on In form very famillar to 
us. We look like ourselves. Qur surroundings are familiar. Much of what we 
know as life contInues 1n a way similar to how 1t 1s here. Thịs 1s no accIdent. 
As the spirit world 1s the orIgIinating world, all we see here in physical life 
was created 1n the spirit world first. So 1t should not seem so strange to say 
the other side has vistas, lakes, trees, flowers, homes, efc., for 1t has all these 
things and much more. A familiar afterlife 1s essential so our soul 1s 
comfortable moving from one plane of exIstence to another. 


Where is the Other Side? 


The Hereafter 1s not one place; 1fs many places. There are many realms and 
dimenslons that are all part of the Higher”s creation. 


Here on Earth there”s a melting pot of consclousness, but this 1s not true on 
the other side. You wIll go to the place and level of conscIlousness where you 
have earned the right to be by the spiritual light you have accumulated. You 
wIll not take your money, your fame, your earthly possessions to the other 
side, but you wIÏll take the spIritual light you have earned through every good 
thought, word, act, and deed. This 1s why 1s Imperative to earn as much 
Divine Light as you can: 1t 1S yOur passport to etern1ty. 


The spiritual realm we will prImarily put our attention on 1s whaf”s called the 
astral world. The astral world 1s the next plane of exIstence from the physIcal, 
and 1t 1s the place every soul must pass through when making the transition to 
the other side. There are seven realms In the astral world and depending on 


1390 


the light we have earned while on Earth, we wIll find ourselves 1n one of these 
seven realms when we CrOSS OV€T... 
(Barbara Y. Martin and Dimitri Moraitis in Karma and ReIncarnation) 


The Influence of Reincarnation at a Personal Level 


1391 


.. Tam no longer afraid of death, since I know that [ have almost defimtely 


lived before and am likely to reincarnate on earth agaIn after an n- 
between life In a less dense realIty. 


When someone close to me dies 1t 1s natural to be sad. But my sadness 
1s mụuch reduced knowing that he (or she) has not died but continues to 
live on another plane of exIstence. I know that he 1s likely to be with 
me often, even If I cannot see him. Ï also know that 1t was right for him 
to die at that time according to his fate, whịich was decided by a higher 
conscIousness. [ also know that I wIll see this person agaIn after my 
death and/or In a following life on earth. Goodbyes for ever do not exIst. 


. l am tolerant towards all people as long as they do not restrict my 


{reedom and that of others. I tolerate any form of relig1ous practices and 
other people”s opInions as long as they gIve others the same ripht to 
express themselves freely. By continually developIng from one lIfe to 
the next, we humans broaden our awareness. Ï am never arrogant In my 
response towards other people”s way of thinking. I may have been that 
way In a prevIous life, and for that reason I never push my convIcfIons 
onto others. Every human being reaches his time for broadening his 
conscIousness when 1t 1s rIght for him. Besides, 1t 1s clear to me that 1t 
1s most likely that I wIll often change, 1.e. broaden my outlook In my 
future lIves. 


I will never discriminate again other people no matter who they may 
be. I know that 1t 1s futile for me to điscrIminafe against someone of the 
OppOslte sex since [ most likely belonged to that sex at some time 
myself. [ wIll not condemn someone with a different skin color or of a 
đifferent natlonality or race, since I could easily have been of this color 
Or race at some poiInt in time, or possibly wIll be 1n the future. If I 
discriminate agaInst someone on the grounds of his affiliation I wIll 
then have to experlence beIng part of that nation, ethnic øroup or race 
in order to broaden my understanding and love for them. I wIll never 


1392 


look down on other people because they are poor, disabled, unattractIve 
or In some way different, since every person has chosen precIsely theIr 
cIrcumsfances, looks, and their particular disposition 1n order to learn 
from It. 


I will never envy others, be they richer, more powerful or more 
respected, cleverer, healthier or physically more beautiful, since they 
have created this learning situation for themselves In this life. They can 
use these means at theIr disposal to learn whatever they can In order to 
ørow spiritually. I could possibly have had the same means of my 
đisposal In a prevIous life or w1ll have 1n a future Incarnation. Ït seems 
necessary for us to experlence all learning possIbilitles In order to 
evolve spIritually. 


._lfThave a child I will give hìm the chance to develop hs talents as long 


as they are not desfructive. I[ wIll not force my wIll on him or attempt 
to break hs, since I know that this child”s past lives have played a maJor 
part In forming his present life. He wIll want to live on his learning 
program In this life, which may be completely different to my own. Thịs 
1s why I wIll respect hIs Individually. Apart from all this I know that he 
has been an adult in a past life, possibly even one of my deceased 
relatlves or Írlends. [ would watch carefully whether he mentlons 
anything about past lives. I[ wIll not forbid him these expressions or 
dismiss them as crazy talk. Perhaps this child has been my partner, 
mother, father or friend In a past life. I also know that 1t 1s possIble that 
I could be reborn to my present child in a future lIÍe. 


I know that I did not choose my partner by accident. [ already knew 
her or him from an earlier life. We decided during our life after death 
to return to earth to continue learning from each other. Each partnership 
1s a learning sItuation 1n the school of life. I wIsh to make the most of 
all situatlons from which I can learn something. 


I am able to accept my parenfs Just as they are, since I freely chose 
them before my bírth. They provided me with precisely those 
condifions that I need to accomplish my specIfIic tasks In this le. 


.. Ïsee people, events and tragic blows which come my way as Important 


poInters, which enable me to learn exactly that which 1s of Importance 
to me. I allow no envy to develop 1n me towards others, since they most 


likely have very different Issues to deal with and different means at theIr 
disposal for dealing with them. This 1s why I calmly face my specIÍic 
le condilons seeing them more as learning opportunities than 
anything else. I do not complain about them but ask myself what 1t 1s Ï 
could learn from each situation. 


10. The earth 1s a school of learning. With each Incarnation we learn to be 
more understanding, more tolerant and above all more loving. If after 
many I1ncarnatlons we have become toftally loving, then we are Íree to 
leave this earthly school having passed our examinations. We wll then 
be allowed to move on to hipher universifles, where we are taughf 
øreater wIisdom and deeper love. 


II. I know that whenever [I violate love I myself will one day be the one 
who Is treated unlovingly. It 1s only throuph this that I learn to be more 
loving with my thoughts, words and deeds. Everything I do to hurt 
others wIll one day hurt me. The Laws of Karma that govern this 
learning process are always Just. Unfairness does not exIst for me. This 
1s why I don't put blame onto other people or situations; 1nstead I ask 
myself what 1t 1s I need to learn from a situation In order to balance 
things out from an earlier life. Nothing happens by chance. 


12.I know that everything 1n life has a purpose. Nothing 1s senseless. 
Everything that comes my way has some kind of meaning for me. This 
1s why I will endeavour to find the purpose behind everything that 
happens to me. 


13. I know that 1t 1s entirely down to me how quickly I evolve spiritually. 
I myself am responsIble for whatever happens to me, since all these 
things are born out of the thoughts I held, words I spoke or deeds I acted 
out In my past lives. In order to live another life on earth 1n Joy and love 
I wIll use my present life to øive others much Joy and love. I alone am 
the architect of my fortunes. I can hold no one else responsIble since Ï 
am, was and wIll be responsIble for everything that happens to me 
whatever that may be. 


14. I see life as a gIÍt, in which each life on earth 1s an opportumty to 
develop myself more and more 1n love and understanding. It pleases me 
to help others In theIr development and to allow them to help me on my 
Journey. Therefore I am greatful for each day I am given to learn and 


1393 


điscover more about love. I am grateful to be gIven the chance to turn 

my ConSciousness more and more towards the laws of life and God”s 

love. (Trutz Hardo — Children Who Have Lived Before) 

-—-0Oo--- 

Sự Tái Sinh - Đạo Phật quan niệm rằng khi một người chết thì xác thân tan 
rã, tứ đại phân ly, nhưng còn một thứ vô hình là thần thức, thần thức này chứa 
cái nghiệp; nghiệp lực thúc đây thần thức này tái sanh (thần thức tức là 
a-lại-da). Ta không dùng chữ đầu thai, vì chữ này mang ý nghĩa một cái hồn 
bất biến và trường cửu, bỏ xác thân này nhập vào một xác thân khác 
(reincarnation), ta dùng chữ tái sanh (renaissance, rebirth) để nhẫn mạnh rằng 
thần thức không phải là linh hồn bất biến và trường cửu. Thật ra, cũng chỉ là 
cách dùng chữ thôi, điều quan trọng là hiểu rõ sự khác biệt. 
Có 10 cảnh giới, kế từ thấp lên cao: ba ác đạo (đường ác) gồm địa ngục, ngã 
qủy, súc sinh; ba thiện đạo (đường lành) gồm a-tu-la, nhân, thiên (cộng là 6 
đường, tức là lục đạo), bốn thánh đạo gồm thanh văn, duyên giác, bồ-tát, Phật 
là bốn đường không phải chịu sinh tử luân hồi. 


Tái sinh vào cảnh giới nào là tùy theo nghiệp. Nghiệp ác thì vô đường ác, 
nghiệp lành thì vô đường lành, luật nhân duyên quả báo không thể sai chạy. 
Ai làm nấy chịu, “đã mang lây nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần 
trời xa” (truyện Kiều, Nguyễn Du). 


Giữ tam quy ngũ giới là íw nhân thừa, sẽ tái sinh vào cảnh giới của người 
sung sướng. Hành thập thiện là £w fhiên thừa, sẽ tát sinh vào cảnh giới của 
chư thiên. 7w £hanh văn thừa là tu theo tứ diệu đề, đạt quả a-la-hán. Tu duyên 
giác thừa là tụ theo thập nhị nhân duyên, đạt quả duyên giác. Tw bồ-tát thừa 
là tu theo lục độ ba-la-mật. Đó gọi là „0,ø# thừa Phát giáo. 


Dù tái sinh làm người sung sướng hay làm chư thiên, khi phước báo đã hết thì 
vẫn luân hồi. Chỉ có hàng thánh mới thoát ra khỏi luân hồi mà thôi. Nhiều 
người chọn ứw Tjnh độ để xin vãng sinh, về cõi của Phật A-Di-Đà, tuy chưa 
thành thánh nhưng không bị luân hồi, ở đó mà tu. 


Nhưng con người không bị bắt buộc phải cắn răng chịu đựng một cách thụ 
động cái nghiệp ấy. Băng cách làm lành, nghiệp của kiếp hiện tại có thể làm 
nhẹ cái nghiệp xấu tích lũy từ các kiếp trước, nếu không xóa được hăn thì 
cũng làm nhẹ được, đồng thời gây nhân lành cho các kiếp sau. Vì thế người 
ta nói rằng: kiếp này ra sao là do các kiếp trước gây ra; kiếp sau ra sao là do 
kiếp này và các kiếp trước gây ra. Và điều đáng nhân mạnh là: bản thân ta có 
đủ năng lực để chuyền kiếp xấu thành nghiệp nhẹ hơn hay nghiệp lành, hoặc 


1394 


là chuyển nghiệp lành thành nghiệp lành hơn, bản thân ta chịu trách nhiệm về 
đời sống của ta trong kiếp này và trong các kiếp sau nếu còn luân hồi. 


Trong một gia đình, một đoàn thể, một xã hội, có một nghiệp chung, ấy là 
cộng nghiệp, khác với nghiệp riêng của mỗi cá nhân tức là biệt nghiệp. Bao 
nhiêu triệu người Việt Nam. tất cả đều chịu một cộng nghiệp trong mây chục 
năm chiến tranh tàn khóc vừa qua, nhiều ít đều ảnh hưởng xa gần, trực tiếp, 
gián tiếp của bom đạn, chém giết, cướp bóc, tàn bạo. Tuy thế cách chịu đựng 
của mỗi người không giống nhau, vì mỗi biệt nghiệp mỗi khác. 


Sự chết đối với đạo Phật, không phải là hết. Sư chết cũng không phải. là tận 
cùng bằng sự thưởng phạt lên thiên đường hay. xuống địa ngục vĩnh viên. Sự 
chết chỉ là một giai đoạn chuyên tiếp từ một kiếp sống này qua một kiếp sống 
khác. Đời người như một trang giây, đọc hết trang này là phải giở sang trang 
khác; đó là chết và sang kiếp khác. Cứ mỗi lần sang trang là sang một kiếp 
mới. Sự so sánh chỉ tạm ổn, vì đối với Phật học, không thể biết đời sống bắt 
đầu từ bao giờ (vô thủy = không có chỗ bắt đầu), nên sách không có trang đầu 
tiên, nhưng có thể thóat vòng sinh tử luân hồi được (hữu chung = có chỗ chấm 
dứt). Tuy vậy, Pháp tính luôn luôn thấm nhuằn hết thảy mười phương pháp 
giới. Chúng ta hay dùng danh từ Pháp tính để áp dụng cho vạn pháp, còn danh 
từ Phật tính để áp dụng cho chúng sinh. 


“Sống gửi thác về”. Hãy sống thế nào để lúc thác được về với Phật, được nhập 
Niết-bàn, được hòa vào Pháp thân Phật! Khó lắm thay mà cũng hy vọng lắm 
thay! Chúng ta tụng Bài kệ khai kinh: 


Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp Phật pháp cao siêu rất nhiệm mầu 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu 
Ngã kim kiến văn đắc thụ trì Con nay nghe, thấy xin vâng giữ 
Nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa Nguyện giải chân nghĩa của Như Lai 
Rồi nghe Đại Hạnh Phố Hiền Bồ-tát dạy mười điều nguyện rằng: 

Kính lễ chư Phật. 

Xưng tán Như Lai. 

Quảng tu cúng dường. 

Sám hối nghiệp chướng. 

Tùy hỷ công đức. 

Thỉnh chuyền pháp luân. 

Thỉnh Phật trụ thế. 

Thường tùy Phật học. 

Hằng thuận chúng sinh. 


1395 


Phố giai hồi hướng. 


Death and Rebirth — From a Buddhist point of view, the actual experlence 
of death 1s very Important. Although how or where we wIll be reborn 1s 
generally dependent on kamic forces, our state of mind at the time of death 
can Influence the quality of our next rebirth. So at the moment of death, In 
spIte of the øreat varlety of karmas we have accumulated, 1ƒ we make a speclal 
effort to øgenerate a virtuous state of mind, we may strengthen and actívate a 
virtuous karma, and so bring about a happy rebirth (His holiness The Dalai 
Lama In Buddhist Wisdom). 


Stages of Death - from the Book of Natural Liberation or the Tibet Book of 
the Death. 


Tibetan explorers have reported that a dyIng person goes throuph the 
following stages and tends to have the following experlences. Each 
đissolution expresses a certain sequence of subJectIve experlences... 


This model of the death process has been found by generations of yogIs and 
yoginis — male and female practitioners of Buddhist yoga, the linking ofone”s 
life energies to one”s knowledge and understanding — to be extremely useful 
in developIng undersfanding and control of the death transition. The first four 
stages are further elaborated by the scheme known as the “twenty five øross 
elements, in which they are associated with the five agsøregates and with the 
basic wisdoms or enlightenment energ1es corresponding to each agøregate. 


Combining the first four of the eIght dissolutions with these twenty-ÍIve ørOSs 
elements, we get a more complete description of the death process. When 
earth dissolves into water, one feels sinkingly weak and melting, the material 
agpregate dissolves as the body seems to shrivel (làm co lại), the mirror- 
wIsdom (which 1s the transmuted energy of delusion) dissolves as forms 
become Indistinct, the eye sense deferIorates and sights are blurred, everything 
seems like a mirage of water down a highway. 


When water dissolves Info fire and bodily fluids seem to dry out, sensatlons 
cease as one becomes numb, equalizing wisdom (which 1s the energy of 
attachment) dissipates as sensatlons disappear, the ear sense øoes and one can 
no longer hear; one feels surrounded 1n smoke. When fire dIssolves Iinto wIind 
and one feels cold, Individuating wisdom (the energy of desire) fades as 
nofions địm out from oneˆ”s mind, Iinhalaton weakens and the nose cannot 


1396 


smell anything, one feels surrounded by a swarm oŸ fireflies or a burst of 
sparks. When wind dissolves Into space or conscIousness and breathing stops 
and energy circulations withdraw Into the central nervous system, volitional 
funtons disappear along with wonder-working wisdom (the energy of 
competitIveness), the tongue thickens and tastes are forgotten, the body sense 
fades and textures are lost; one feels enveloped 1n the candle flame 1n 1fs last 
momEeII. 


From this time, one might be pronounced clinically death. The øross physical 
elements have all gone, and there 1s no movement 1n brain or circulatory 
system. But øross conscIousness, with 1ts mind sense and 1ts eighty 1nstinctf- 
patterns that agitate the three realms of the subtle mind dissolve I1nto the 
central channel, and the white awareness-drop (or male essence, the white 
*spirit of enlightenmentf”) from the brain descends down the central channel 
toward the heart complex; one Inwardly perceives within the mind-space a 
vast sky full of white moonlight. Next, the red awareness-drop (or female 
essence, the red “spirit of enlightenmentf”) rIses from the genital wheel toward 
the heart complex; one perceives a sky full of orange sunlight. In the seventh 
dissolution, the stage of Iimminence, the two drops meet at the heart and 
enclose the conscIousness; one perceives the sky full of bright dark-light, or 
pure darkness, and then one loses conscIousness. Finally, one passes 1nto the 
realim of clear lipht translucency, gainng an unaccustomed kind of 
nondualistIc conscIousness. 


Atthis point a key structure of ordinary life, what 1s known as the sixfold knot 
at the heart complex, unravels. The ripht and lelf channels have tightly 
enclosed the heart complex center from the moment of our conceptIon 1n this 
life, and subsequent development of the central nervous system occurs around 
this sixfold heart-knot. When 1t unravels totally, our extremely subtle 
ConscIousness fÏles out Of 1s location, driven by our evolutIonary orientation. 
Thịs 1s the real moment of death: this 1s the death-point between. Thịs 1s the 
subtlest state possIble for a being. Anything said about 1t does not do 1£ Jusfice. 
Extremely subtle clearlight consciousness 1s beyond dualitles of fimty and 
infimty, time and etermty, subJect and obJect, self and other, conscIouness and 
unconscIousness, even Ignorance and enliphtenmemt. Ït Is a state sO 
transparent that one unprepared for 1t wIll see ripht through 1t and not even 
nofIce 1t. Qne wIl]l experlence the loss of conscIousness 1n the latter part of the 
1Imminence state, and the return to the consclousness of darkness when 
reversing back up through the Imminence state toward reembodiment, wIthout 
any sense of having been In any other sfate, or feeling disorlented and 


1397 


uncertain, as we sometImes are when we awaken too suddently. The whole 
sclence and art of navigating the between-state bears down on this moment, 
aSsSIsting a person fo use the transition between habitual lives to enter this 
extremely subtle awareness that 1s naturally at one with blissful freedom, total 
Iinfelligence, boundless sensifIvity - that 1s, perfect enlightenment. 


During the between-state, the consciousness 1s embodied 1n a ghostlike 
between-body, made of subtle energIes structured by the Imagery In the mind, 
similar to the subtle embodiment we experlence 1n dreams. Thouph subtle, 1t 
1s an embodiment of conscIousness, 1t arIses throuph the stages of dissolution 
in reverse, and when the Individual leaves 1t to enter a gross body at 
conception 1n the womb, she dissolves out of 1t in the kind of minideath 
process. The eipht dissolutlon processes are followed downward from the 
between-state embodiment Into the clear lipht consclousness and agaIn 
upward reverse from the clear lipht to the new embodiment. Indeed, even 
when a being falls asleep, wakes up 1n a dream, dissolves out of a dream, and 
wakes up 1n the øross body agaIn, these dissolution stages can be discerned, 
usually compressed Into a rap1d succession of unnofIced 1nstantaneous phases. 
The meditative practices associated with between-state training are crucIal for 
sharpening attention so you become aware of the process, slow down the 
transitions, and remain lucidly aware of the changes as they occur. It 1s vital 
to master and hold in mind these schemes, developed over the cenfuries 1n 
the Tibetan sclence of death. 


WHATT IS DEATH? 


According to Buddhism death 1s the temporary end of a temporary 
phenomenor. It 1s not the complete annihilation of the beIng, for althouph the 
organic life has ceased, the kammic force which hitherto actuated 1t 1s not 
destroyed. Our forms are only the outward manifestations of the InvIsible 
kammnc force. This force carries with 1t all characterIstics which usually le 
latent but may rise to the surface at any moment. When the present form 
perishes another form takes Its pÏlace according to a good or bad volitional 
1mpulse (kamma that was the most powerfu]) at the moment before death. 


At death the kammic force remains entirely undisturbed by the disintepration 
of the physical body, and the passing away of the present consciousness 
conditions the coming I1nfo being of a fresh one 1n another birth. The stream 
Of conscIousness flows on. Ït constantly flows on like a rIver receIving from 
the tributary streams of sense constant accretions to 1ts flood, and ever 


1398 


dispensing to the world around 1t the thought-stuff 1t has gathered up by the 
way'. (Compendium of Philosophy, p. 12). The continuity of flux at death 1s 
unbroken 1n point of time, and there 1s no breach In the stream of 
ConscIousness and so there 1s no room whatever for an Intermediate staøe 
between this life and the next or between any two lives. The only difference 
between the passing of one ordinary thought moment (or one unIt of 
ConscIousness) to another, and of the dyIng thought-moment (conscIousness) 
to the rebirth-conscIousness, 1s that 1n the former case the change 1s Invisible 
and In the latter case a marked perceptible death 1s visible. Rebirth takes place 
1mmedIately. 


It may be asked: 1s the place always ready to receIve this rebirth? The answer 
1S: as a poInt 1n the øground 1s always ready to receive the falling stone, so there 
1s always an appropriate place to receIve the rebirth which 1s conditioned by 
the natural law of kamma. 


Death beIng a momentary 1ncident, rebirth 1s Iimmediate. Some years ago It 
might have been doubtful about such rapidity 1n the transmission of the life- 
force; but In these days of scIentific methods of1nvestigation we know of such 
rap1d transmission of energy 1n wireless telesraphy and telephony. Solid walls 
do not prevent the radio waves from reaching an approprlate receIving set 
withm a room. The transmission of the life-force from one existence fo 
another may be compared to a receiving set that responds to the particular 
wave-length sent out from a distance of thousands of miles. It 1s more like the 
tuning-fork which vibrafes In response to a particular note of a particular 
wave-length In the musical scale. So long as a musIcal note sets up vibrations 
1n the alr, so long wIll some tuning-fork that 1s responsIve to that particular 
note, vibrat(e 1n unIson. When the vibrations of the musIcal note cease, the 
tuning-fork wIll cease to vibrate to that note. And so 1t 1s with that restless 
kammic force, or life-force, which continues to bring about births through 
appropriate øerm plasms or other life-conditions tiÏI that restless kammic force 
Ceases fo exIst In the peace of Nibbana. 


IS THE NEW BEING THE SAME AS THE PREVIOUS ONE? 
In the words of the late Bhikkhu Silacara: 
"This new being which 1s the present mamIfestation of the stream of kamma- 


enerøy 1s not the same as, and has no 1dentity with the previous one 1n 1fs line; 
the agsøregate that makes up 1ts composition being different from, and having 


1399 


no Identity with, those that make up the being of Its predecessor. And yet 1f 1s 
not an entirely different beIng, since 1t has the same stream of kamma energy, 
though modified perchance Just by having shown 1(self In that last 
manifestation, which 1s now making 1(s presence known 1n the sense 
perceptible world as the new beIng'. 


HÍ we were to obtaIin a qulck mofIon pIcture of any particular individual's life 
from his bĩírth to his death, the most striking fact that would atfract our 
atfenton would be the changefulness that we should find running right 
through the series of pIctures. The 1nfant changes to the child, the child to the 
adult, and the adult to the decrepit old person who collapses to death. This 
change goes on 1n every part of the Individual's body; and not only 1n the body 
but in the mind also. So that any adult Iindividual who surveys his own 
exIstence wIll realize that the child that was, 1s now no more. That child had 
a different body, 1n size as well as in form, different likes and dislikes, and 
different aspiratlons. That child 1s almost a stranger to the present adult 
individual. And yet the adult individual 1s responsible for whatever he has 
done 1n his childhood because there 1s a continuity (or 1dentity) 1n the process 
Of life-force from childhood to manhood, as a child becomes a man. 


In exactly the same way the new being has the same stream of kammic energy, 
or life-fOrce, as 1s predecessor, so It 1s responsible for whatever 1ís 
predecessor has done. This new being has as much identity with the prevIous 
one as the adult individual of today has with the child that was; nothing less 
and nothing more. 


Thịs 1s well expressed In the Mibnda Panha. King MIilinda asked Arahant 
Nagasena whether he who 1s reborn remains the same or becomes another. 


Neither the same nor another', was the answer he received. 


Suppose, Q King. that a man were to lighf a lamp, would 11 burn the nighf 
through2' 


'Yes, 1f mighf do so, Venerable Sir.. 


Now, ¡1s ïf the same [lame that burns In the first watch oƒ the night, Sir, and In 
the seconđ?' 


No, Venerable Sir. 


1400 


'ÓOr the same that burns In the second watch and mm the third?' 
No. Venerable Sir'. 


Then is there one lamp In the ƒfirst watch, and another In the second, and 
another In the third?' 


No, the light comes from the same lamp all the nighf through. 


Just so, 0 King, is the confinuIfy 0ƒ person or a thing maintained. One passes 
away, another comes Into being; and the rebirth 1s, as If Were, snuHÌtaneoMs. 
Thus, neither as the same nor as another does a man go on to the last phase 
Oƒ his selƒ-ConsClOusness. 


Asked for another 1llustration, Arahanta Nagasena gives that of milk which, 
once 1t 1s taken from the cow, after a lapse of time, turns first to curds, and 
then from curds to butter, and then from butter to ghee. Just as 1t would not be 
correct to say that the milk was the same thing as the curds, or the butter, or 
the ghee, but that they are produced out of It, so he poInfs out the continuIty 
Of a person or a thing as being maintained In the same way. 


There 1s also the 1llustration ofa wave of water 1n a lake or the ocean. À certain 
mass Of wafer 1s raised up as a wave. As the wave passes on, or seems to paSS 
on, a moment or so lafer 1t 1s not the same mass of water that forms the wave, 
but a different mass altogether. And yet we speak of the wave 'passing on. 


The present being, present exiIstence, 1s conditioned by how one faced 
cIrcumsfances In the last, and 1n all past exIstences. Qne's present posIfion 1n 
character and circumsfances 1s the result of all that one has been up to the 
present; but what one wIll be In the future depends on what one does now 1n 
the present. The true Buddhist regards death as a momentfary Incident between 
one life and 1s successor, and views 1fs approach with calmness. His only 
concern 1s that his future should be such that the conditions of that life may 
provide him with better opportunitIles for perfecting himself. Holding, as he 
does, the øreat doctrine of kamma, he perceIves that 1t 1s within his poWer fo 
alter or modIfy the quality of the life force that continues In the next birth, and 
that his future environment will depend entirely on what he does, upon how 
he behaves, In this and In his previous ÏIves. 
(Venerable Sayadaw Ashin U Thittia) 
-=0000OOooo--- 


1401 


CHÉT LÀ GÌ? 


Theo đạo Phật thì chết là "sự chấm dứt có tính cách tạm thời của một hiện 
tượng tạm thời". Điều này có nghĩa chết không phải là sự huỷ diệt hoàn toàn 
của một chúng sanh, vì mặc dầu sự sông hữu cơ đã diệt, những cái nghiệp lực 
là động cơ thúc đầy sự sống đó cho đến nay vẫn không bị huỷ diệt. Hình hài 
của chúng ta chăng qua chỉ là sự biểu hiện ra bên ngoài của dòng nghiệp lực 
vô hình mà thôi. Nghiệp lực này đem theo với nó mọi đặc tính mà thường 
thường tiềm ân, nhưng có thê khởi sanh lên bề mặt bất cứ lúc nào. Khi hình 
hài hiện tại huỷ diệt thì một hình hài khác thay thế chỗ của nó, tuỳ theo sức 
mạnh ý chí tốt hay xấu (nghĩa là Nghiệp được xem là mạnh nhất) vào lúc lâm 
chung. 


Lúc chết, dòng nghiệp lực này còn lại hoàn toàn không bị xáo trộn bởi sự tan 
rã của thân vật lý, và sự diệt của thức hiện tại tạo điều kiện cho sự xuất hiện 
một chúng sanh mới trong lần sanh kế tiếp. Dòng tâm thức tiếp tục trôi chảy, 
nó trôi chảy liên tục giỗng như một dòng sông "Tiếp nhận vào dòng chảy của 
nó những phát triển liên tục từ các nhánh phụ của lục căn, đồng thời luôn luôn 
phân phối cho thế giới chung quanh nó cái mớ bòng bong tư tưởng mà nó đã 
thu nhặt trên cuộc hành trình" (Compendium of Philosophy, trang 12). Tính 
liên tục của dòng nghiệp lúc chết không gián đoạn trong một điểm thời gian 
nào cả, cũng không có sự chia cắt trong dòng tâm thức, và vì thế không có bất 
kỳ khoảng trồng nào cho một giai đoạn trung ấm giữa kiếp này và kiếp kế, 

hoặc giữa bất kỳ hai kiếp sống nào. Khác nhau duy nhất giữa sự chuyển tiếp 
của sát na tâm thường (hoặc một đơn vị tâm) đến một sát na tâm khác, và của 
sát na tâm tử đến sát na tâm sanh (tử tâm đến kiết sanh thức), là trong trường 
hợp trên sự thay đổi không thê thấy được và ở trường hợp sau một cái chết có 
thê cảm nhận rõ ràng được thấy. Tái sanh xảy ra tức thời. 


Người ta có thể hỏi: phải chăng có một nơi nảo đó luôn luôn sẵn sàng để tiếp 
nhận sự tái sanh này? Câu trả lời là: Như một điểm nào đó trên đất này luôn 
luôn sẵn sàng đón nhận hòn đá rơi xuống vậy, do đó, luôn luôn có một nơi 
thích đáng đê tiếp nhận sự tái sanh và nó được tạo điều kiện bởi luật tự nhiên 
của nghiệp (kamma). 


Chết chỉ là một biến cố nhất thời, sự tái sanh xảy ra liền tức khắc. Trước đây 
người ta có thể hoài nghi về tính mau lẹ như vậy trong sự chuyên tiếp của 
dòng sanh lực, thế nhưng trong thời đại khoa học hiện này, với những phương 
pháp khảo sát tân kỳ, chúng ta biết đến sự chuyên di rất nhanh của năng lực 
trong hệ thống vô tuyến điện báo và điện thoại. Những bức tường kiên cố 


1402 


không ngăn nổi những làn sóng Radio đến một máy tiếp nhận thích hợp đặt 
trong phòng. Sự chuyên di của sanh lực từ một hiện hữu này đến một hiện hữu 
khác có thể được so sánh với một máy tiếp nhận (máy thu thanh), thu lại những 
bước sóng đặc biệt phát ra ở xa hàng ngàn cây sô. Có thể nói nó giống như 
một cái âm thoa đang rung động đáp lại một nốt nhạc đặc biệt của một bước 
sóng đặc biệt trong thang âm hơn (thang âm: chuỗi âm thanh lên hoặc xuống 
từng bậc). Bao lâu nốt nhạc còn phát ra những rung động trong không gian, 
chừng đó cái âm thoa vẫn sẽ đáp lại nốt nhạc đặc biệt ẫy, rung động trong sự 
hợp nhất. Khi những rung động của nốt nhạc ngưng, âm thoa cũng sẽ ngưng 
rung với nốt đó. Đối với dòng nghiệp lực hay sinh lực không ngừng nghỉ này 
cũng vậy, nó cứ tiếp tục tạo ra sự tái sanh xuyên qua những sinh phôi hay 
những điều kiện sống thích đáng khác, cho đến khi nào dòng nghiệp lực không 
ngừng nghỉ đó ngưng hiện hữu trong sự an lạc của Niết Bàn mới thôi. 


Chúng sanh mới có giống chúng sanh cũ không? 


"Chúng sanh mới này là sự biểu hiện hiện tại của dòng Nghiệp Lực không 
giống, và cũng không đồng nhất với chúng sanh cũ trước đó; các uấn tạo nên 
thành phần của nó khác với và không có sự đồng nhất với ngũ uân đã tạo thành 
chúng sanh là tiền nhân của nó. Tuy nhiên, nó cũng không phải là một chúng 
sanh hoàn toàn khác, vì nó có cùng dòng nghiệp lực, mặc dầu có thể đã thay 
đổi đôi chút ngay trong sự biểu hiện cuối cùng: dòng nghiệp lực này giờ đây 
đang tạo ra sự hiện hữu của nó trong thế giới có thê cảm nhận được bằng giác 
quan như là một chúng sanh mới". 


Nếu chúng ta có thể thu lại một cuộn phim thật nhanh, về cuộc sống của bất 
kỳ một cá nhân đặc biệt nào từ khi họ sanh ra cho đến lúc chết đi; sự kiện kinh 
ngạc nhất khiến chúng ta phải lưu tâm, chắc chăn sẽ là tính chất thay đổi mà 
chúng đang diễn ra ngay qua hàng loạt các hình ảnh đó. Đứa bé trong nôi biến 
thành thiếu niên, thiếu niên biến thành người lớn, và người lớn biến thành một 
cụ giả hom hem rồi ngã quy xuống chết. Những thay đồi này diễn ra nơi mọi 
phần của thân thể người đó, và không những ở thân mà cả ở tâm cũng thế. Vì 
vậy, bất cứ một người trưởng thành nào quan sát được sự hiện hữu của chính 
mình sẽ nhận ra răng đứa bé ngày nào, giờ đây không còn nữa. Đứa bé đó có 
một thân hình khác, cả về kích thước lẫn hình dáng, vấn đề ưa - ghét cũng 
khác, rồi những khát vọng cũng khác, đứa bé đó hầu như là kẻ xa lạ hoàn toàn 
với cá nhân đã trưởng thành hiện nay. Ấy vậy mà cá nhân trưởng thành này 
lại phải có trách nhiệm đối với những gì nó đã làm trong thời thơ ấu của nó, 
bởi vì có một sự liên tục (hay tính đồng nhất) trong tiễn trình của sinh lực từ 
thời thơ ấu đến lúc trưởng thành, khi một đứa bé trở thành người lớn. 


1403 


Cũng y hệt như vậy, chúng sanh mới có cùng dòng nghiệp lực hay sanh lực 
như chúng sanh trước. Vì vậy, nó phải có trách nhiệm đối với những gì chúng 
sanh trước của nó đã làm. Chúng sanh mới này có những tính đồng nhất với 
chúng sanh trước chăng khác nào, cá nhân trưởng thành hiện nay có đối với 
đứa bé ngày nào đó; không hơn cũng không kém. Sự kiện này đã được khéo 
diễn tả trong kinh Milinda Panha (Milanđà Vấn kinh). Vua Milinda hỏi thánh 
tăng Nagasena (Na tiên Tỳ khưu) rằng: “Một người tái sanh có còn giống như 
(người trước), hay đã trở thành một người khác?". "Không giống cũng không 
khác”, đó là câu trả lời mà đức vua nhận được. 


- "Tâu đại vương, giả sử một người thặp sáng một ngọn đèn, liệu ngọn đèn đó 
có cháy suốt đêm không?” 


- “Được chứ, ngọn đèn có thê cháy suốt đêm chứ, bạch Đại Đúc”. 


- "Báy giờ, xin hỏi đại vương có phải cùng ngọn lứa đó cháy sảng trong canh 
đáu và trong canh thứ nhì không?” 


- “Không phải vậy - Bạch Đại Đức ". 


- "Hay là cùng ngọn lửa đó cháy sảng trong canh nhì và canh ba đúng 
không 2". 


- “Không phải vậy, Bạch Đại Đức ". 


- "Thể thì một ngọn đèn trong canh đâu, và ngọn đèn khác trong canh hai, và 
ngọn đèn khác nữa trong canh ba chăng?””. 


- "Không phải vậy, mà ánh sáng phát ra từ cùng một cây đèn suốt cả đêm - 
Thưa Đại Đức ". 


- "Này đại vương, cũng như vậy đó, tính liên tục của một người hay một vật 
được duy trì giống như ngọn đèn trên. Cái này diệt mắt, cái khác (chúng sanh 
khác) sanh ra; và sự tái sanh như đã nói, xảy ra đồng thời. Như vậy, một 
người tiếp tục sự sống của họ đến giai đoạn cuối cùng của ý thức bản ngã 
không phải như một người giống hệt, cũng không phải là người khác hoàn 
toàn ”. 


Được yêu cầu đưa ra những minh hoạ khác, Thánh Tăng Nagasena dẫn chứng 
trường hợp của sữa, sữa này khi đã vặt từ bò ra, đê một khoảng thời gian, 


1404 


trước tiên nó chuyên thành sữa đông, và rồi từ sữa đông chuyên thành bơ, và 
từ bơ chuyền thành đề hồ. Theo cách thức đó mà nói răng sữa là cùng một thứ 
như sữa đông, hoặc bơ hay đề hồ là không chính xác, thế nhưng phải nói là 
chúng được tạo ra từ sữa. Vì thế, Tỳ khưu Na Tiên đã chỉ cho đức vua thấy 
tính tương tục của một người hay một vật được duy trì cùng một cách thức 
như sữa. Cũng có một ví dụ khác về sóng của nước trong hồ hay biển, một 
khối nước nhô lên thành sóng. Khi sóng qua đi, hay như thể qua đi, một lúc 
sau dù không phải khối nước trước đã tạo thành sóng, mà là một khối nước 
hoàn toàn khác. Tuy vậy chúng ta cũng nói rằng sóng "đang tan đi". 


Chúng sanh hiện tại, hay sự tồn tại hiện nay, được tạo điều kiện bởi thái độ 
mà người ấy đã đương đầu với những hoàn cảnh trong kiếp sống vừa qua, 
cũng như trong những kiếp quá khứ. Nhân cách và môi trường chung quanh 
hiện tại của họ cũng là kết quả của tất cả những gì mà từ trước đến nay họ đã 
tạo; nhưng họ sẽ ra sao trong tương lai tuỳ thuộc vào những gì họ đang làm 
trong hiện tại này. 


Người Phật tử chân chính xem cái chết như một hiện tượng nhất thời xảy ra 
giữa một kiếp sống và kiếp kế tiếp của nó, và nhìn nó đến với thái độ bình 
tĩnh. Quan tâm duy nhất của người Phật tử đó là tương lai của họ phải là một 
tương lai thế nào, để những điều kiện của kiếp sông đó có thể cung cấp cho 
họ những cơ hội thuận lợi hơn cho việc tự hoàn thiện mình. Nắm bắt được 
giáo lý quan trọng về nghiệp báo như vậy, chúng ta nhận thức được rằng vẫn 
đề hoàn toàn nằm trong khả năng của . chúng ta, đề thay đổi hay làm giảm nhẹ 
tính chất của sanh lực (nghiệp lực) tiếp tục trong kiếp kế, và rằng môi trường 
tương lai của chúng ta sẽ ra sao hoàn toàn tuỳ thuộc vào những gì chúng ta 
đang làm, những gì chúng ta đang cư xử trong kiếp sống này và trong những 
kiếp trước của chúng ta. 
Đại Trưởng Lão U Thittila - Tỳ kheo Pháp Thông dịch 
-00ÖOo0- 


Chết và Tái Sinh 


Sau khi một người chết rồi thì sau 49 ngày (tối đa), thần thức vô hình mang 
cái nghiệp vô hình tái sinh vào Ï trong 6 cảnh giới hay 6 thú gọi là 6 nẻo luân 
hồi: địa ngục, ngạ quỷ (quỷ đói), súc sinh (loải vật), a-tu-la (thần), người 
(nhân), trời (chư thiên). Sự tái sinh được thực hiện qua I trong 4 cách sinh sau 
này: thấp sinh, thai sinh, noãn sinh và hoá sinh. 

Thấp sinh là sinh nơi âm ướt (rắn, cá). Noãn sinh là sinh do trứng mà nở ra 
(chim, gà, vịt). 


1405 


Thai sinh là sinh từ bào thai (người, trâu bò). Hoá sinh là hoá ra theo sức mạnh 
cuả nghiệp, không như 3 phép trên, đó là trường hợp bị đoạ xuống cảnh giới, 
điạ ngục nøạ quỷỹ.. 

Còn 4 cảnh giới hay 4 thánh đạo dành cho các bậc tu hành thoát khỏi cảnh 
sanh tử luân hồi, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. ...Người phàm khó hy 
vọng nhập vào dòng cuả 4 đường thánh đó! 

Thông thường, thần thức cuả người mới chết mang cái nghiệp cuả người ấy 
vào một kiếp sống mới. Kiếp này như thế nào, vào cảnh giới nào, sướng hay 
khổ, chính là do cái nghiệp ây. Phật tử chúng ta biết rõ răng mỗi người có 3 
nghiệp: thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp gọi chung là nghiệp. Mỗi ý nghĩ, 
mỗi lời nói, mỗi hành động có ý định (chứ không phải vô tình) đều gây niệm 
nghiệp, nói rõ ra đó là những nghiệp nhân vô tình tích lũy trong thần thức (a- 
lại-da) đợi đủ duyên sẽ trổ quả, tức nghiệp quả. Theo luật nhân quả, nhân lành 
cho quả lành, nhân ác cho quả ác, nhân trung hoả cho quả trung hoà... 


Hòa thượng Rastrapal cho biết mỗi người sắp chết có thê thấy 1 trong 5 hình 
ảnh sau: 

Thấy lửa đốt - đọa xuống địa ngục 

Thấy xung quanh tối tăm - đọa cảnh ngạ quỷ 

Thấy rừng rú, súc vật, muông thú - đọa làm súc sinh 

Thấy thân nhân đã khuất về đón - tái sinh làm người 

Thấy cảnh cung điện trên cảnh trời - sắp vào cảnh giới cuả chư thiên 


{hố+> C) tt) 


Thân thức trải qua 3 giai đoạn: 


A.Giai đoạn lâm chung: vừa chết tức vào lúc tứ đại (đất, nước, gió, lửa) phân 
ly, thần thức có thê thấy một thứ ánh sáng chói loà, đó là hào quang mãnh liệt 
cuả pháp thân Phật hiện ra trong khoảnh khắc hay kéo dài, tuỳ phước duyên 
cuả thần thức. Theo ánh sáng đó ngay thì quá tốt. Điều này cực kỳ khó, vì 
không đủ duyên lành hoặc vì còn trong lúc bối rối, cuống quít chưa kịp hiểu 
gì cả! Hết ánh sáng đó thì mê man mây ngày, sau tỉnh lại thấy thân quyền 
chung quanh quan tài khóc lóc, muốn đến chuyện trò, an ủi, nhưng chắng ai 
biết! Thần thức nhận ra mình đã chết... 


B.Giai đoạn tiếp dẫn: chư Phật đến tiếp dẫn thần thức qua các hào quang 
chói loà. Đồng thời do nghiệp lực cuả từng cá nhân, thần thức chọn cảnh giới 
hợp với minh. 

1. Nếu thấy ánh sáng màu trắng rực rỡ, ánh sáng màu cam chói loà, ánh 
sáng mảu vàng chói lọi, ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, ánh sáng màu xanh thật 


1406 


sáng, thì đó là chư Phật, nên đi theo ngay. Màu của chư Phật bao giờ cũng 
chói loà, rực rỡ. Màu đỏ rực rỡ là màu của Phật A-DI-Đà. 


2. Nếu thấy màu trăng đùng đục (dull white light), đó là cảnh chư thiên. 
Nếu thấy màu vàng ngả xanh (đull bluish yellow), đó là cảnh người. Nếu thấy 
màu xanh lá cây (dull green), đó là cảnh a-tu-la. Nếu thấy màu lục (dull blue), 
đó là cảnh súc sinh. Nếu thấy màu đỏ lợt (dull red), đó là cảnh ngạ quỷ. Nếu 
thấy màu khói đen (dull smoke colored light), đó là cảnh địa ngục. Tất cả các 
loại màu đó đều mờ mờ, đùng đục, yếu ớt. 


Nghiệp chiêu cảm vào cảnh nào thì bị hút vào cảnh đó, “cảm thấy thích hợp” 
nếu chuyên tâm niệm Phật từ lâu, lại luôn luôn tự nhủ mình phải nhằm các 
ánh sáng chói loà, đặc biệt nhắm ánh sáng chói chan màu đỏ cuả đức A-DI- 
Đà, thì vào lúc phải chọn lựa, những chủng tử niệm Phật A-Di-Đà trong thần 
thức, đến thời trổ quả, nghiệp lực đây thần thức về phía màu đỏ đó, bấy giờ 
thì thoát, thoát luân hồi thôi, lên tịnh độ còn phải tu. Tu đắc nhanh chậm do ở 
cái phẩm mà mình được xếp vô trong số chín phẩm. Chúng ta cần học trước 
đặc điểm cuả tứ châu, thuộc thật kỷ để làm vốn đi đường lúc tái sinh... 


° Cảnh hồ nước lớn, có nhiều loại chim bơi lội - Đông thắng thần châu, 
yên vui nhưng đừng đến. 

` Cảnh cung điện, nhà cửa đẹp đẻ - Nam thiện bộ châu, có Phật pháp lưu 
hành, có nhiều người tu, nên tới đó để tiếp tục tu giải thoát. 

` Cảnh hồ nước lớn, có trâu bò — Tây ngưu hoá châu, giàu có, không nên 
đến vì hưởng thụ quá dễ quên tu hành. 

° Cảnh hồ nước có nhiều cây cối và mọi súc vật - Bắc câu lô châu, sống 


sung sướng, không nên đến vì không có Phật pháp lưu hành. 
Chúng ta nên chọn Nam thiện bộ châu tức Nam diêm phủ đê có cung điện nhà 
cửa vì khi xưa đức Phật đã chọn châu này đê giáng sinh. 


C.Giai đoạn thọ sinh: Trong vòng 23 tuần đầu, thường vì do dự, sợ hãi, nên 
trước các cảnh trên đây, người ta chưa chọn xong. Bây giờ hiện ra các cảnh 
khủng khiếp, phong ba bão táp, ác thú đuôi bắt, làm cho thần thức chỉ muốn 
chóng chấm dứt cảnh sợ hãi này cho xong đi! 


: Thấy cảnh nam nữ giao hợp, đi vào đó là cảnh người 

- Thầy cảnh vườn cây đẹp đẽ, bước vào đó là cảnh a-tu-la 

- Thầy hang sâu, chạy vào ân nấp, đó là cảnh súc sinh 

- Thầy sa mạc cây côi khô cằn, tiễn vào, đó là cảnh quỷ đói 
- Thấy tiếng hát buồn thảm mà đi tới, đó là vào địa ngục 


1407 


Tất cả những điều này đều do nghiệp đưa đây hết. Thần thức bơ vơ, bối tôi, 
vì thế việc hỗ trợ cuả thân quyền hết sức cần thiết. Tuy nhiên nghiệp lực rất 
mạnh, nó lôi đi theo đúng luật nhân duyên quả báo... 


Tóm lại: 

- Không nên làm cho thần thức luyến tiếc, bực bội, nên ăn chay, tụng 
kinh, niệm Phật liên tục để nhắc thần thức tìm về Phật. 

: Nên thỉnh chư tăng ni đầy đủ đạo hạnh tụng kinh cầu siêu thất tuần. 

: Tránh làm hình thức, phải thành tâm, hồi hướng công đức 

đến người chết. 

- Sau 49 ngày vẫn nên tụng kinh hồi hướng, phòng trường hợp tái sinh 
xấu. 

- Bồ thí, cũng dường, ấn tống kinh sách, hồi hướng công đức như đã nói 
trên. 


Thân Trung Ẩm - dịch từ chữ bardo trong Tử Thư Tây Tạng, có nghĩa là tình 
trạng chuyền tiếp. Có nhiều bardo: thứ nhất là bardo của cuộc đời, nghĩa là 
giữa lúc sinh ra và lúc chết. Rồi đến bardo vào lúc chết tức là vào lúc mà thần 
thức tách khỏi xác thân. Người ta nói đến hai giai đoạn tan rã: tan rã của các 
cơ năng vật lý và cảm nhận (tan rã bên ngoài), tan rã của các quá trình tinh 
thần (tan rã bên trong). 


Tan rã bên ngoài là sự tiêu tắn của năm đại tức là đất, nước, 1Ó, lửa và không. 

Khi địa đại tiêu tán thì thân thể trở nên nặng nè, giữ thế năm ngồi khó khăn, 

con người có cảm giác như bị một quả núi đẻ xuông. Khi thủy đại tiêu tán thì 
các màng nhày khô lại, con người khát nước, tâm thần trở nên mập mờ, chập 
chờn và như bị một dòng nước cuốn trôi vật vờ. Khi hỏa đại tiêu tán thì thân 
thể mắt nhiệt, con người càng lúc càng khó nhận ra chung quanh. Khi phong 
đại tiêu tán thì con người thấy khó thở, không cục cựa được và bắt tỉnh. "Bây 
giờ thấy nhiều ảo giác, cuốn phim của cả cuộc đời mình diễn ra trong tâm 
thức". Cũng có khi người ta thấy một tình trạng cực kỳ thanh lặng, và thấy 
một không gian sáng láng, an bình. Rồi tắt thở. Nhưng một sinh lực gọi là sinh 
khí còn tôn tại trong một thời gian rồi mới mất đi, lúc ấy chết hắn, tức là lúc 
"luỗng tâm thức" lìa khỏi xác. 


Luông nây trải qua một loạt những trạng thái càng ngày càng vi tế, đó là sự 
tan rã thứ nhì tức là "sự tan rã bên trong". Người ta thấy "một ánh sáng rực 
rỡ”, một hạnh phúc cùng tột và không còn bị vướng mắc vào một ý niệm nào 
cả. Đó chính là lúc được tiếp xúc với "tuyệt đối". Người tu tập cao có thê ở 
yên tình trạng đó và chứng ngộ "tỉnh thức". Nếu không thì cái tâm năm trong 


1408 


thời chuyên tiếp từ lúc chết đến lúc tái sinh. Những gì mà người ta thấy bấy 
giờ thuộc vào trình độ tâm linh, kẻ nào mà trình độ tâm linh không ra gì thì bị 
ba nghiệp thân, khẩu, ý xô đây qua những cảnh khổ não ít hay nhiều của bardo 
này, hệt như cái lông chim bị gió nghiệp thôi vậy. Chỉ những ai đạt đến một 
trình độ tâm linh nào đó mới làm chủ được làn gió đó thôi. Tiếp đến là "bardo 
của sự chuyên biến", các cách thức tái sinh vào kiếp mới bắt đầu từ đây. 
Theo Kalou Rinpoche: sau khi phong đại đã tan vào thức rồi thì thức tan vào 
không. Lúc nầy xác thân có chút khởi sắc trở lại, con người tắt thở và thân 
nhiệt tập trung nơi tim. Đây là lúc cuối của tiến trình chết. Khi thức tan vào 
không thì thấy ba loại ánh sáng trắng, đỏ và đen. Nguyên lý dương ở đỉnh đầu 
rút vê tim, lúc â ây ánh sáng trắng, giống như ánh sáng trăng. Bấy giờ 33 loại ý 
nghĩ liên quan đến sân, hận và thù tan hết. Nguyên lý âm ở rún rút về tim, lúc 
ây thấy ánh sáng đỏ, giống như ánh sáng mặt trời. Bấy giờ 40 loại ý nghĩ liên 
quan đến ái, dục và thủ tan hết. Khi cả hai nguyên lý âm và dương rút vê tim 
rồi thì thức mất khả năng nhận biết, lúc ấy ánh sáng đen (gọi như vậy thôi, 
chứ đã sáng sao còn đen), như là ở trong đêm tối vậy. Bấy giờ 7 loại ý nghĩ 
liên quan đến ngu sỉ và vọng tưởng tan hết (như vậy là có: 33 + 40 + 7 = 80 
loại ý nghĩ). Từ lúc bắt đầu có sự tan rã bên ngoài và bên trong đến lúc này 
gọi là "bardo lúc chết". 


Tất cả mọi người, không trừ ai, khi vừa mới chết, đều thấy một thứ ánh sáng 
rực rỡ, đó chính là bản thê của tâm, tức "chân tâm", tức là "Phật tánh". Một 
người phàm thì cũng thấy nhưng mà không nhận ra được "Phật tánh" ấy, 
không hiểu gì cả, bỏ qua đi và thần thức rơi vào tình trạng hoàn toàn mê trong 
khoảng 3 ngày rưỡi. Ngược lại, những nhà tu hành đến một trình độ cao nào 
đó trong khi sống thì lúc này dễ nhận ra ngay được "ánh sáng rực rỡ đó và 
được nhập vào đó, được hòa vào đó và như thế là được giải thoát. Đó là "ánh 
sáng con gặp ánh sáng mẹ". Một tôn giáo khác gọi tình trạng ấy là "tiểu ngã 
nhập vào đại ngã"... 


Theo "Tạng Thư Sống Chết" của Sogyal Rinpoche, do Cô Trí Hải dịch, nói 
vê anh sáng như sau: 


"Cuối cùng khi không còn cái gì che mờ cái tâm giác ngộ thì cái được hiển 
bày là nền tảng tối sơ của bản chất tuyệt đối chúng ta, như một bầu trời trong 
sáng không mây. Điều này gọi là sự xuất hiện "ánh sáng căn bản" hay "Điểm 
Linh Quang" khi chính tâm thức cũng tan vào trong không gian bao la của 
chân lý. 


1409 


Ánh sáng khởi lên vào lúc chết là tia tự chiếu của tính giác trong ta, "tự tánh 
vô vi hiện diện suốt trong sinh tử và Niết-bản". Mặc dù "ánh sáng căn bản” 
hiện ra một cách tự nhiên, phần đông chúng ta hoàn toàn không săn sàng để 
đón nhận tính bao la thuần túy của nó, vì tập quán của nhiều đời vẫn còn ấn 
nấp trong hậu trường của tâm phàm tính của chúng ta. Thay vì đón nhận ánh 
sáng thì lại sợ hãi, vì vô minh chúng ta lùi lại và theo bản năng, bám lây những 
øì chúng ta từng bám g1ữ". 


Tuy vậy còn một cơ hội tiếp theo ngay sau đó. Ấy là sự xuất hiện của "ánh 
sáng pháp tánh" nồi lên từ không gian lan khắp của "ánh sáng căn bản". Ánh 
sáng lần đầu là TƯỚNG của tự tánh tâm, và ánh sáng lần thứ nhì này là DỰNG 
của tự tánh tâm. Thông thường người ta không trực nhận mà lại trốn chạy nên 
lỡ cơ hội giải thoát. Vì thế khi sống phải tu tập phần tâm linh để cố chặn vô 
minh là nguyên nhân làm cho người ta lầm lạc và ngăn cản người ta nhận ra 
ánh sáng quý báu đó. 


Vì không nhận được ánh sáng đó, không được giải thoát nên tâm thức ở trong 
tình trạng mê mờ, bất tỉnh (trong ba ngày rưỡi). Sau đó tâm thức trở lại, vẫn 
mang theo những vọng tưởng. Trong một thoáng, nó cảm nhận năm thứ ánh 

sáng hiện ra như những cầu vồng, những điểm sáng, những đám mây. Đông 
thời hiện ra đủ các cảnh giới từ địa ngục đến Niết-bàn, giữa những tiếng ầm 
ầm mạnh mẽ đáng sợ như hàng ngàn tiếng sắm sét hợp lại. 


Điều đáng nhớ nhất là: ánh sáng của chư Phật thì hết sức chói chang, còn ánh 
sáng của sáu nẻo luân hồi cũng có màu sắc như thế nhưng lại mờ nhạt, dịu 
hơn. Người ta có khuynh hướng chạy theo những ánh sáng dịu vì thấy dễ chịu, 
trong khi các ánh sáng chói chang làm cho người ta sợ, muốn tránh. Thế là đi 
vào đường tái sinh. Tất cả đều do nghiệp chiêu cảm mà ra cả... 


Chết và Tái Sinh 
CÕI ÂM VÀ TRƯỜNG SINH HỌC CỦA HƯƠNG LINH 


Chất liệu hội tụ của trường sinh học là cơ sở dữ liệu quan trọng để nhà ngoại 
cảm giải mã và phán đoán chính xác đối tượng mà họ đang tìm kiếm. Cho dù 
hương hồn đã qua đời lúc 3 tháng tuổi, 30 năm tuổi hoặc 100 năm tuổi thì 
điểm hội tụ của trường sinh học tỏa ra cũng giống hệt cách thức trước khi họ 
qua đời. Ví dụ một bé gái chết lúc 3 tháng tuổi thì nhà ngoại cảm sẽ cảm nhận 
được hình thù của vong hồn đó dựa theo cấu hình vật lý trước khi chết với 
hình thức là 3 tháng tuổi. Một người 30 tuôi, dù đã chết cách đây 100 năm thì 


1410 


nhà ngoại cảm vẫn cảm nhận được người này dưới hình thù vóc dáng là 30 
tuôi. Có thê nói, yêu tô trường sinh học hỗ trợ đặc biệt giúp cho nhà ngoại 
cảm phán đoán thành công. 


Thế giới cõi âm là thế giới xã hội giống như con người trên dương thế, tuy nó 
không có cấu trúc trật tự, không có ranh giới giữa các quốc gia, và người âm 
xuất thân từ nhiều quốc tịch khác nhau, nhưng khi qua đời họ trở thành những 
người mà đời sống chỉ liên hệ đến dòng cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức. 
Thế giới vật lý đối với họ chỉ là ảo giác được hình thành bởi những gì quan 
trọng và ấn tượng nhất trong cuộc đời, và khi qua đời những ấn tượng đó vẫn 
còn lưu giữ lại tạo ra trường sinh học. Nhờ vào sự hội tụ của trường sinh học 
mà nhà ngoại cảm có thê tiếp nhận và thấy được vong hồn với vóc dáng, hình 
thù giống hệt như lúc còn sống. 


Tại sao đôi lúc có những hiện tượng thân bằng quyến thuộc chưa siêu thoát 
trở về nhà yêu cầu người thân hãy cúng giây tiền vàng mã hay các phẩm vật 
khác? Họ có thể về báo mộng răng tôi đang khát sữa, nếu các vong hồn đó là 
bé trai hoặc bé gái đang sông trong sự chăm sóc, nuôi nâng bằng sữa mẹ. Hoặc 
những cụ già có thê về báo mộng với con cháu mình răng cha mẹ đang thiếu 
quần áo, nên cúng đốt vàng mã gởi xuống cho họ. Theo Phật giáo, sở dĩ có 
hiện tượng trên là do khi còn sống các vong hồn này từng có những quan niệm 
sai lầm vẻ thế giới cõi âm. Họ nghĩ rằng cõi âm là cõi tồn tại lâu dài và vĩnh 
hằng cần phải đầu tư tất cả, còn cõi dương với thời gian tồn tại chỉ vải mươi 
năm là hết, bởi thế dân gian Trung Hoa thường có câu: “Sanh ký, tử quy” tức 
là “sống gởi, thác về”. 


Kim tự tháp nguy nga tráng lệ của các vị Pharaoh (vua A1 Cập) cũng phát xuất 
từ quan niệm sai lầm về hai cảnh ĐIỚI SỰ sông này. Một bên vĩnh hăng và một 
bên tạm thời, vì vậy mà họ đầu tư rất nhiều cho thế Øiới Của Cái chết; thậm chí 
họ chôn theo cả người thân, người thương, gia tài, của cải, châu báu xuống 
dưới cõi âm để tiếp tục hưởng thụ đời sống đó. Người Trung Hoa khi tiếp thu 
lại nền văn hóa này đã có những cải biên tích cực. Thay vì chôn người và của 
cải châu báu thật thì họ cải biên lại bằng nhiều hình thù khác nhau của các loại 
giây vàng mã, mà giá trị gởi găm tình thương cho mối quan hệ giữa người quá 
cô và người còn sông vẫn được duy trì. 


Trong nên văn hóa châu Á, chăm sóc cho người quá cô là đồng nghĩa mang 
lại hạnh phúc cho những người đang sống ở dương, thế. Mối quan hệ tình thân, 
tình thương giữa người sông và kẻ chết không kết thúc khi người đó nhắm 
mắt lìa đời, mà tiếp tục đến vài mươi năm hoặc vài kiếp sau nữa. Chính vì 


1411 


vậy, ảo giác sai lầm khi còn sống ảnh hưởng khá trừu tượng đối với thế giới 
cõi âm. Người không tin có đời sau cho rằng sau khi chết con người không 
còn gì, hình hải sắc thân trở về với cát bụi, thần thức với bốn loại hình gồm 
cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức sẽ không còn điều kiện đề tồn tại và 
phát triển. Vì vậy, sau khi qua đời, họ không chuẩn bị cho sự tái sinh, bởi quan 
niệm rằng chết là dâu chấm cuối cùng trong đời sống của mình. 


Có rất nhiều người suốt cả cuộc đời làm việc thiện, phước báu, sống cho quê 
hương xã tắc, làm những việc đem lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội, ẫy thế 
mà họ không ra đi được. Do vì không tin tưởng rằng, có một thế giới tiếp tục 
trong tiến trình tái sinh tùy theo nghiệp lực. Các ách tặc, trở ngại trong tiễn 
trình tái sinh đều liên hệ đến quan điểm khi còn sông. Bởi phần lớn con người 
khi chết đi đều chưa chấp nhận cái chết diễn ra với mình là một sự thật, tiếc 
nuối đó đã mang lại tâm lý sợ hãi. Chính vì thế, chúng ta thường nghe người 
xưa hoặc nhà ngoại cảm kể lại, tiếp xúc với hương linh thường là nỗi khổ đau 
cùng cực với những giọt nước mắt sầu thương, họ mong mỏi cuộc sống này 
có thể kéo dài thêm một vài năm nữa, ẫy thế mà cái chết đã đến với họ như 
một sự thật. 


Phủ nhận cái chết diễn ra như một sự thật, các hương hồn trở thành vất Vvưởng 
bơ vơ, nay đây mai đó, trở thành những vong hồn “hôn đơn phách chiếc ”. Do 
đó mà công tác tìm kiếm, xác định thông qua sự đối thoại, vấn thoại, cùng 
những nỗ lực của người còn sống giúp hương linh được siêu sinh gặp khá 
nhiều khó khăn. Bởi khi còn sống tâm lý của người đó như thế nảo thì khi qua 
đời trạng thái tâm lý đó sẽ ám ảnh và có mặt với hương linh như thế đó, tính 
khí lúc còn sống ra sao thì khi chết hương linh cũng sẽ mang tính khí đó. Ví 
dụ lúc còn sống, chàng thanh niên là một người hài hước thì khi qua đời, tiếp 
xúc với họ cũng sẽ thấy tính cách khôi hải này chẳng khác gì so với lúc còn 
sống. Hoặc nếu là người cau có, khó chịu, dễ hờn dỗi, tự ái, mặc cảm, sĩ diện 
thì khi qua đời các trạng thái tâm lý đó vẫn giữ nguyên như vậy. Nếu không 
có sự trợ niệm đắc lực của những nhà tu hành và thân bằng quyền thuộc thì 
cấu trúc tâm lý đó vẫn theo đuôi, khiến họ khó có thể gặp được nhà ngoại cảm; 
mặc dù nhà ngoại cảm đang nỗ lực tìm kiếm, giúp đỡ họ. 


Nhà ngoại cảm Bích Hằng cho biết, 40% tình huống bị thất bại, không thành 
công ngoài các yếu tố vừa nêu còn có yếu tô bản thân của hương linh đó không 
sẵn sàng chấp nhận sự hỗ trợ, trợ niệm. Họ đã lân tránh, vì vậy mà trường sinh 
học trở nên mờ ảo, khi tồn tại chỗ này, khi hiện hữu chỗ khác, khó có thể nhận 
dạng được phương vị của họ đang nằm vị trí nào. Có những tình huống vong 
hồn thì còn nhưng xác và cốt lại được đưa đi nơi khác. Bản chất của hương 


1412 


linh thường bám víu vảo nơi cái chết diễn ra với họ, ví dụ như ở chiến trường, 
họ sẽ giữ lại và xem nơi đó như là cảnh giới sống của họ. Khi cốt được chôn 
dưới lòng đất, một số hương linh không nhận dạng ra nó đang nằm ở đâu, 
nhưng đại đa số đều có thê nhận dạng được. Hoặc khi tro cốt được đưa về một 
nơi nào đó để thờ tự, nhưng do bản chất quyến luyến, không chấp nhận cái 
chết, khiến họ phải chầu trực mãi ngay tại địa điểm diễn ra cái chết. Chính vì 
thế, những cuộc tìm kiếm thông qua năng lực của nhà ngoại cảm, đôi lúc thành 
công khá cao, nhưng đôi lúc cũng bị thất bại không như ý muốn. 


Quan điểm của Phật giáo giữa sự sống và cái chết chỉ là một dấu chấm trên 
một đường thẳng dài được kết nối băng hàng triệu, hàng nghìn các dấu chấm 
khác. Mỗi một đời sông, sanh và tử của mây mươi năm chỉ là một dấu châm, 
đừng quan niệm chết là hết, hoặc chết là dâu chấm cuối cùng. Nhờ niềm tin 
như thế nên sau khi qua đời, chúng ta hướng tâm về đời sông tùy theo nghiệp 
dẫn dắt mình đi, từ bỏ được quan niệm tiếc nuối, sợ hãi, chấp trước, nhất là 
tình cảm giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, tình thân hữu, nghĩa tri kỷ, tình đồng 
bào v.v... Tất cả sợi dây tình cảm quyến luyến đó đối với thế giới cõi âm đều 
là sợi dây xích. 


Thể hiện tình cảm thương yêu nhiều chừng nảo thì sự trói buộc trong tiến trình 
sinh tử sẽ diễn ra nhiều chừng đó. Mỗi giọt nước mắt, dòng cảm xúc sầu khổ, 
đau thương, hoặc mỗi sự quyền luyến, bịn rịn của những người còn sống đều 
có thể khiến cho người quá cô động lòng trắc ân, nhất là người có tinh thần 
trách nhiệm, là trụ cột kinh tế của gia đình sẽ không an tâm mà ra đi vĩnh viễn. 
Qui luật tâm lý lúc còn sông ảnh hưởng nhiều đối với hương linh sau khi qua 
đời. Do đó, để có tiến trình tái sinh tốt thì thân bằng quyền thuộc cần hỗ trợ 
cho hương linh một cách đắc lực. 


Hỗ trợ quan trọng liên hệ đến các qui luật mà bản chất của nó giúp hương linh 
tháo gỡ được sự chấp trước về cái tôi. Theo quan điểm Phật giáo, cái tôi được 
hình thành bởi năm tổ hợp: hình hài, cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức. 
Khi một hương linh qua đời, năm tổ hợp đó chỉ còn hai đó là hình hài và ý 
thức. Hình hài và ý thức bắt đầu bị tách đi theo cách thức ly tâm vĩnh viễn, 
trong khi bản chất tâm thức của hương linh lại có níu kéo vảo hình hải, vóc 
dáng, và càng níu kéo nhiều chừng nảo thì tiến trình tồn tại với cảnh giới cõi 
âm diễn ra tỉ lệ thuận nhiều chừng đó. Vì vậy, tại sao có tình huống người thì 
qua đời chỉ vài phút sau là đã đi tái sanh, nhưng cũng có người phải mất đến 
mấy mươi năm, hoặc thậm chí là vài thế kỷ vẫn chưa thê siêu sinh. 


1413 


Do bởi hương linh còn tiếc nuối về cảm xúc, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, công 
trình, dự án, tinh thần trách nhiệm nên không thể an tâm mà đi. Trong các 
cuộc chiến, dù đứng từ bất kỳ góc độ nảo, ý thức hệ chính trị nào thì các hương 
linh sau khi qua đời đều là nạn nhân của sự chấp trước trong cảm xúc, tình 
cảm hoặc bất kỳ điều gì đối với người còn sống. Sự chấp trước này sẽ làm cho 
thế giới cõi âm bị kéo dài, khổ đau ngày càng lớn. Vì lẽ đó, trong kinh điển 
đức Phật thường gọi thế giới cõi âm là ngạ quỷ. Ngạ là đói khát, đói về vật 
thực, cảm xúc, tình thương, cuộc sống và tất cả những gì họ từng có trong 
cuộc đời, trong suốt chiều dài của tiễn trình sanh và tử. 


Sự đói khát về mọi phương diện khiến họ trở thành các cô hồn vất VƯởng trong 
thương đau. Trong các ngôi chùa của Phật giáo Bắc tông, cứ 4 giờ chiều mỗi 
ngày thì lễ cúng cô hồn thường diễn ra trong nghi thức với sự quán tưởng và 
hành trì long trọng. Sự quán tưởng và hành trì giúp cho người hành trì thiết 
lập được tần số tâm thức, và tần số tâm thức này có thể giao tiếp được với 
trường sinh học của hương linh. Khi hương linh tiếp nhận được tần số tương 
đương sẽ nghe được lời kinh tiếng kệ, cảm nhận được tắm lòng của người còn 
sông và đặc biệt là những vị xuất gia trong các ngôi chùa, nương theo Phật 
pháp nhiệm màu, rũ bỏ sự chấp trước về phương diện cảm xúc, từ đó mới có 
thê nhẹ nhàng ra đi. 


Từ hàng ngàn năm qua, trong các ngôi chùa Phật giáo Bắc tông có nghỉ thức 
trai đàn chân tế mang ý nghĩa trị liệu và chuyên hóa rất lớn. Lễ trai đàn thường 
được tô chức trong khuôn viên ngôi chùa, nơi mà vùng từ trường của lòng từ 
bi và giá trị trị liệu luôn tỏa ra xung quanh, giúp các hương linh hội tụ về. 
Trong cuộc chiến, các vong hôn có thể là kẻ thù của nhau lúc còn sống nhưng 
nhờ ảnh hưởng của vùng từ trường tâm linh và lòng từ bi mà họ trở thành 
người thân, giải tỏa được bề tắc và thù hận lẫn nhau trong cuộc đời. Nhờ đó, 
cơ hội giải phóng kiếp cô hồn, ngạ quỷ dưới cõi âm cũng dễ dàng thực hiện. 


Việt Nam với diện tích 320.000 km2, có trên ba triệu người đã chết trong 
chiến tranh, trong số đó có khoảng một triệu lính miền Bắc mà hiện vẫn còn 
một nửa chưa tìm được hải cốt, nễu làm một bài toán thì cứ trung bình một 
mét vuông có đến mười hài cốt. Các nhà ngoại cảm dù số lượng đã lên đến 
trên 100 vị và được xem là số lượng lớn nhất thế giới, nhưng vẫn không thê 
giúp hết cho các hương hồn có cơ hội đoản tụ với gia đình. Ngoài ra, trên hành 
tinh này vẫn còn hàng triệu triệu sinh linh khác đã năm xuông từng ngảy, từng 
giờ, từng giây và từng phút. Nỗ lực của các nhà ngoại cảm rất cần thiết, nếu 
có sự phối hợp giữa nhà ngoại cảm và nhà tâm linh Phật giáo; giúp hương linh 


1414 


được siêu sinh thoát hóa là đồng nghĩa với việc mang an vui và hạnh phúc cho 
cối dương, nhât là thân băng quyên thuộc của người đang còn sông. 


CHÉT KHÔNG PHÁI LÀ HÉT 


Các tôn giáo như Do Thái, Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi giáo, Ân Độ giáo, Nho 
giáo v.v... quan niệm rằng con người có mặt là do Thượng đế ban tặng sự 
sông, mượn bào thai của người mẹ để hình thành. Các triết gia Hi Lạp cô đại 
quan niệm rằng con người đến từ đất, nước, gió hoặc lửa. Chủ nghĩa duy vật 
hiện đại quan niệm con Tgười đến từ vật chất. Các quan niệm về nguồn gộc 
có mặt của con người dẫn đến việc thành lập những học thuyết lý giải về sự 
ra đi và nơi chốn sinh về của con người, hoàn toàn khác nhau. 


Các nhà duy vật cho rằng sau khi chết con người sẽ trở về với nguyên lý vật 
chất. Đời sống con người chỉ có một kiếp sông duy nhất ở hiện tại. Sinh ra từ 
vật chất, phát triển ý thức, sông và làm việc trong cuộc đời; đến lúc già, bệnh 
và chết là dấu chấm cuối cùng, sau cái chết sẽ không còn gì nữa. Quan điểm 
đó được đạo Phật cho là cái nhìn giới hạn (đoạn kiến). 


Theo Phật giáo, đối với thế giới sinh học gồm con người và các loài động vật 
thì cái chết không phải là dâu chấm cuối cùng. Cái chết giống như một con 
đường thắng được nôi kết bằng nhiều dấu chấm khác nhau. Chết ở nơi này là 
để tiếp nối sự sống ở nơi khác. Các nhà tôn giáo học hữu thần cho rằng con 
người được tạo ra bởi Thượng Đề và khi chết chỉ có hai cảnh giới tái sinh, 
hoặc lên Thiên đường để hưởng nhan đức chúa đời đời nếu tin Chúa. Trái lại, 
kẻ nào dám đặt vấn đề, không tin Chúa được xem là con chiên ngoài đàng, 
sau khi chết bị đày xuống hoả ngục và thiêu rụi kiếp kiếp. Quan niệm này Phật 
giáo cũng gọi là đoạn kiến, vì không phản ánh được bản chất sự sống không 
có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc. 


Hậu quả của cái nhìn đoạn kiến sau khi con người chết là hết sẽ dẫn đến một 
đời sông buông lung và thiếu trách nhiệm đạo đức. Bởi nếu người thiện và kẻ 
ác đều có kết cục giống nhau thì cần chi phải làm lành lánh đữ. Có nhiều 
người, dù không tin có đời sau nhưng do sự giáo dục, tiếp xúc với người hiền 
lương, nên vẫn là con người tốt trong quãng thời gian nhất định. Đến khi gặp 
nhiều cạm bẫy, đánh mất sự làm chủ bản thân, người không tin kiếp sau có 
thê trở thành kẻ bị lún sâu trong vũng lầy nghiệp xấu và tội ác. 


Quan điểm của các nhà duy vật Carvaka của Ấn Độ cô xưa cho rằng sau khi 
con người chết, thân thê tâm vật lý sẽ trở về với cát bụi. Họ quan niệm răng ý 


1415 


thức chỉ là một phần của vật chất. Các nhà duy vật biện chứng thời hiện đại, 
dù tiên bộ hơn nhiêu những vân cho răng sau khi chêt, không có sự tái sinh. 


Đức Phật khẳng định răng quan niệm chết là hết, không có sự tiếp tục kiếp 
sau là một quan niệm sai lầm. Học thuyết “bất sanh, bất diệt” trong Bát Nhã 
Tâm Kinh cho rằng nếu mọi sự vật, hiện tượng không tự nó sanh ra, tức không 
có nguyên nhân khởi đầu thì nó cũng không có sự kết thúc vĩnh viễn. Sau cái 
chết, sự sống của con người được chuyên từ hình thái này sang hình thái khác 
tùy theo nghiệp chung và nghiệp riêng của mỗi người. 


Nếu kết cuộc của sự sống và cái chết đều giỗng nhau, chẳng ai muốn làm lành 
lánh dữ hay nỗ lực dẫn thân phục vụ xã hội để làm gì. Niềm tin có một kiếp 
sau sẽ giúp con người nghĩ đến tính trách nhiệm đạo đức trong mỗi hành động, 
lời nói, và việc làm ở hiện tại và tương lai. “Bắt sanh bất diệt” vẽ ra tiễn trình 
sông chết của các chúng sinh, nhằm khẳng định rằng chết chỉ là một phần của 
sự sống. Sự sống nào cũng dẫn đến cái chết. Sống và chết tương tác, như sóng 
và nước không thê tách rời. Quan niệm sống chết của đạo Phật ngày nay được 
chứng minh phù hợp với vật lý học hiện đại. 


KHÔNG CÓ ÂM PHỦ DƯỚI LÒNG ĐẤT 


Đạo Phật khăng định giữa sống và chết có khoảng trung gian quyết định loại 
hình và cảnh giới sự sông. Khoảng trung gian đó tồn tại dài hay ngắn tùy thuộc 
vào thái độ buông xả hay dính mắc của người chết trong giờ khắc cái chết diễn 
ra. Người Phật tử được huấn luyện chuyền hóa sẽ thấy cái chết là điều rất bình 
thường, không có gì đáng sợ hãi. Nhờ đó, dòng cảm xúc tiếc nuối về sự sống, 
người thân thương, gia tài sự nghiệp được chuyền hóa, nên tiến trình tái sinh 
được “thuận buôm xuôi gió”. 


Những ai có thói quen tiếc nuối điều gì thuộc về quá khứ mà không chịu 
chuyền hóa ngay lúc đang còn sống thì khi chết, dòng cảm xúc tiếc nuối là 
một ách tắc lớn cho tiến trình tái sinh. Cá tính của người còn sống được lưu 
truyền trong tái sinh dưới hình thức quán tính hoặc thói quen. Năng lực quán 
tính sẽ định hướng cá tính, nghề nghiệp, sở trường và thái độ ứng xử của người 
đó ở đời sau. Tính cách này hiếm khi thay đổi nếu không có sự hỗ trợ tích cực 
của giáo dục định hướng. 


Quan niệm của Nho giáo về “sanh ký tứ quy ”, nghĩa là “ sống gởi thác vể "là 
một nhận thức sai lầm về cảnh giới sông của người chết là dưới lòng đất, cần 
được thay đổi. Nếu con người nghĩ răng sông tạm ở nhờ, gởi gầm thân phàm 
trên cõi đời trong mây mươi năm thì khó mà sống có phẩm chất về đạo đức, 


1416 


tâm linh, đóng góp và phục vụ cho xã hội. Từ quan niệm cõi dương chỉ tồn tại 
mấy mươi năm, cõi âm mới là cõi tồn tại vĩnh viên, giới vua chúa Ai Cập đã 
cho xây dựng các kim tự tháp hoành tráng bằng mồ hôi, nước mắt và cái chết 
của người dân vô tội, ngay cả người thân thương nhất của vua cũng bị chôn 
sống theo, cùng với nhiều vàng ngọc châu báu. Bởi họ nghĩ. rằng cảnh giới âm 
phủ giúp họ tồn tại lâu dài nên đã tạo ra những điều bất nhẫn và bất nhân. 


Về quan niệm này, người Trung Hoa có sự cải biên. Thay vì chôn người sống, 
nhà thật, vàng bạc thì họ làm bằng giấy vàng mả. Trong tình huông này, ý 
niệm về sự chôn cất vẫn còn, sát sanh băng tâm vẫn thầm lặng diễn ra. Vẫn 
còn nhiều người tin vào phong tục sai lầm này, nên khi chết đi họ cứ bám vào 
ảo giác nghĩ răng mình đang cần áo quân đề mặc, nhà cửa đề ở, thực phẩm đề 
ăn. Tổn tại với thân trung ấm, các hương linh có cảm giác đói khát vê cảm 
xúc, nhận thức và hưởng thụ của các giác quan, mà khi còn sống họ đã từng 
trải qua. Đức Phật khẳng định không có âm phủ nào để trở về, chỉ có những 
cảnh giới để tái sinh, bao gồm năm cảnh giới chính: ngạ quỷ, súc sinh, A-tu- 
la, con người, và chư Thiên. 


Địa ngục không phải là cảnh giới dưới lòng đất và càng không phải là một 
loại hình sự sống. Kéo dài sự tổn tại dưới hình thức hồn ma bóng vía của thân 
trung âm sẽ làm cho người quá cô chất chồng thêm khổ đau không gián đoạn, 
và cũng không có bất cứ phương tiện nào đề thê hiện niềm vui. Đây là hình 
ảnh diễn tả bản chất nỗi đau đối với loài ma quỷ chưa được siêu. 


CHÉT VÀ TÁI SINH THEO NGHIỆP 


Về bản chất tái sinh, ngài Na Tiên tỳ kheo đưa ra một ví dụ sâu sắc về hình 
ảnh cái cây. Cho dù cây có đứng thắng cách mấy vẫn có độ nghiêng nhất định. 
Nếu dùng máy cưa hay dụng cụ cắt một thân cây thì chắc chắn cây sẽ ngã về 
phía nó đang bị nghiêng. Nếu độ nghiêng của cây khoảng 100 trở lên thì sự 
ngả sẽ diễn ra trước khi cái cây bị cưa đứt, lớp vỏ bên ngoài sẽ bị gãy đồ tức 
khắc. 


Tương tự, dòng chảy của nghiệp qua nghề nghiệp và những gì được lặp đi lặp 
lại sẽ trở thành quán tính của hành vi. Chính quán tính nghiệp đây con người 
tái sinh theo một quỹ đạo, mà đôi lúc người chuẩn bị ra đi không có sự lựa 
chọn. Tất cả người chết phải tái sinh theo sức đây của nghiệp. Sức đầy này tạo 
ra sự thiên sai vạn biỆt của sinh giới với những yếu tố bẩm sinh, cá tính, 
khuynh hướng, lối sống vốn chịu ảnh hưởng từ văn hóa, phong tục tập quán 
khác nhau. Chẳng phải ngẫu nhiên mà con người có và duy trì được phong tục 


1417 


tập quán khác nhau. Trong tiến trình tái sinh, tất cả thói quen của văn hóa, 
phong tục tập quán và lối sống được lưu giữ lại dưới dạng thức năng lực 
nghiệp. Năng lực nghiệp chi phối khuynh hướng sống của con người từ lúc có 
mặt trong bảo thai người mẹ. 


Nghiệp cảm tương thích giữa người mới chết và cha mẹ tương lai sẽ tạo ra sự 
đi về của tái sanh. Ở đây cần có sự tương ứng nghiệp, cùng họ hàng nghiệp, 
sự tái sinh mới hình thành được, theo đó, người mới được sinh ra sau mười 
tháng có cùng mẫu số nghiệp với cha mẹ và họ hàng, để cùng chịu một hệ 

cộng nghiệp, được thể hiện qua gien di truyền, tướng mạo, màu da, bối cảnh 
gia đình và lối sống. 


Trong kinh, đức Phật đưa ra ân dụ về cây nến, nếu dùng lửa thắp sáng ngọn 
nến lên thì từ cái không lửa sẽ trở thành có lửa. Lửa có thể bị chong chênh nếu 
ta dùng tay lắc, hoặc một cơn gió thối qua thì ánh sáng đó bị lập lòe, do tác 
động của sự vận chuyền không khí. Nếu tác động này quá mạnh, lửa có thể bị 
tắt, và lúc này điều gì xảy ra với ngọn lửa? Đức Phật đã đặt ra câu hỏi đó. Một 
số vị tỳ kheo trả lời: 


- Lửa sẽ đi theo hướng của gió thôi. Nếu gió thôi qua từ phía bên tay trái thì 
lửa sẽ bị tắt và bay vê phía tay trái. Tương tự, lửa có thê bay về hướng đông, 
tây, nam, bắc. 


Đang khi nhiều vị tỳ kheo khác im lặng, đức Phật dạy như sau: 


- Việc tìm kiêm và định hướng sự ra đi của lửa là điêu không cân thiệt. Trong 
khi ngọn lửa đã bị tắt, việc bàn luận nó đi vê hướng nảo là một vân đê không 
thích hợp. 


Ví dụ này được Thế Tôn đưa ra để nói về cái chết, về sự ra đi của những vị 
xuất gia chân chính có một đời sống tu học vững chãi, đạt được giá trị an lạc 
ở hiện đời thì sự giả định về tiến trình tái sinh của người đó về hướng A, B, 
hoặc C là điều không thích hợp. Bởi vì các ngài sẽ ra đi theo nguyện ước, thay 
vì đối với các chúng sinh, sự ra đi là theo nghiệp. Nói cách khác, có hai sự đi 
của cái chết. Tái sinh theo nghiệp dẫn và tái sinh theo phát nguyện. 


Trong kinh Đại Bái Niết Bàn, đức Phật đã có câu trả lời làm thỏa mãn những 
người tò mò về sự ra đi của người đã giác ngộ. Phật đưa ra hình ảnh ân dụ về 
cái chết và tái sinh của các bậc chứng đạo cũng tương tự như vằng mặt trời. 
Cũng giống như sự xoay chiếu của mặt trời 12 tiếng vào ban ngày vừa kết 
thúc thì bóng tối cũng bắt đầu xuất hiện. Lúc đó, không có nghĩa là mặt trời 


1415 


bị mắt đi, nó vẫn tiếp tục rọi sáng ở nửa bên kia trái đất, nghĩa là mặt trời vẫn 
tiếp tục tồn tại vào ban đêm ở cảnh giới mà ta không thấy được. Điều đó chứng 
tỏ cái chết và tái sinh của các bậc chứng đạo đi theo nguyện ước của các ngài, 
miễn là nơi nào có nhân duyên, và thông qua nhân duyên đó, sự lợi lạc, an vui 
và hạnh phúc của chúng sanh được thiết lập. 


TÂM LÝ TRƯỚC CÁI CHẾT 


Tâm muốn về chỗ nảo, nguồn năng lượng tái sinh đây ta về chỗ đó. Những 
đột biến tâm lý vào giờ phút cuối cùng trước khi chết có thể diễn ra theo chiều 
hướng tốt hoặc xấu. Có người suốt đời làm điều xấu, nhưng những năm tháng 
cuối đời được hướng dẫn điều hiền lương, đạo đức, nên họ hỏi đầu, ăn năn, 
sám hối, làm lành, ăn chay, tu phước thì cận tử nghiệp này mở ra tiến trình tái 
sinh tốt đẹp. Còn người chưa chuyển hoá được nội tâm, sự thanh tịnh chưa 
trọn vẹn thì khi đối diện cái chết, nỗi sợ hãi, sự tiếc nuối v.v...có thể làm sự 
tái sinh xấu đi. 


Thái độ bình thản đối với sự sống và cái chết, không bận lòng bởi các cảnh 
ngỘ sẽ g1Úp người sắp chết có cái chết an lành. Chết là điều mà sớm hay muộn 
ai cũng phải một lần trải qua. Vấn đề sống thọ hay chết yếu không quan trọng. 
Điều quan trọng là sông như thế nảo, tức chất liệu và phâm chất đời sống ra 
sao mới là điều đáng quan tâm. Nếu suốt quá trình sông ta làm lành lánh dữ, 
an vui, hạnh phúc thì nghiệp này sẽ tạo ra tiến trình cận tử nghiệp có cùng 
chiều hướng tốt, lúc đó tâm được an và ra đi nhẹ nhàng. Đó là điều phúc cho 
người quá có lẫn thân bằng quyền thuộc. 


Theo tâm lý học đạo Phật, luyến tiếc vào các kỹ niệm vật sẽ là cản lực lớn cho 
tiễn trình tái sanh. Hương linh sẽ có cơ hội bám víu vào thi thể, kỷ niệm vật, 
nơi có kỷ niệm hạnh phúc. Trong nền văn hóa phương Tây, người ta có 
khuynh hướng trang điểm cho người chết trước khi tắm liệm. Người làm nghề 
trang điểm sẽ đánh phấn, tô son cho người chết, nhằm làm cho người chết 
năm yên nghỉ trong tư thế ngủ an lành. Nhiều người cứ nghĩ rằng làm như thế 
là thương tưởng, quý trọng người ra đi, mà trên thực tế tình huống này sẽ làm 
cho hương linh dễ bị chấp trước và dính mắc nhiều hơn. Bởi lúc còn sống 
mình không đẹp mà khi chết mình lại đẹp như vậy, khiến hương linh có tâm 
trạng tiếc nuôi, muốn bám víu vào hình hài, thân thê đó không muốn ra đi. Do 
đó, một số hương linh có thể tiếp tục tồn tại dưới hình thức khổ đau của nga 


quỷ. 


1419 


Khí thái nuối tiếc xuất hiện, hương linh thường bám víu vào bất kỳ kỷ vật nào, 

bao gồm hải cốt, mộ huyệt, di ảnh, mồ mả, đền thờ họ tộc, giọng nói được ghi 
âm và các video. Chấp vào các di vật như những bản sao về đời sống quá khứ 
của hương linh sẽ làm hương linh chấp dính vảo, nên bị trì hoãn trong tái sinh. 
Trong kinh, đức Phật nêu ra các tình huống tiếc nuối: 


- Gia tài, sự nghiệp khiến hương linh nuối tiếc, khó có thể buông. 


- Tình yêu giữa vợ và chồng (trường hợp này nguy hiểm nhất), giữa cặp tình 
nhân; tình thương da diệc giữa cha mẹ và con cái, anh chị em. 


- Các dự án, kế hoạch chưa làm xong nên họ không sẵn sàng chấp nhận cái 
chêt. Sự tức tôi trong tình huông này sẽ khiên hương linh rơi vào trạng thái 
ngạ quỳ. 


Nói chung, bám vào bất kỳ cái gì trên đời này trong giờ phút chết có thể làm 
cho sự ra đi của hương linh gặp trục trặc, kẹt lại một thời g1an trong cảnh giới 
thân trung âm, vôn là một điêu bât hạnh cho người mât. 


LỰA CHỌN CÕI ĐI VẺ 


Mẫu chốt quan trọng là làm chủ tâm thức trong lúc sông thì khi vô thường, tử 
biệt đến, người ra đi giữ được trạng thái nhất tâm bắt loạn, nhẹ nhàng vây tay 
chảo với cuộc đời, tiếp tục tái sinh theo nghiệp. Người chết phải tiếp tục tái 
sinh ở những gia đình tương thích về nghiệp, nhằm tiếp tục sự sống đở dang. 

Cõi đi về của con người là tái sinh theo nghiệp lực hoặc tái sinh theo phát 
nguyện. 


Trong bản đồ 10 pháp giới, có 6 pháp giới thuộc cõi phàm, 4 pháp giới thuộc 
cõi thánh. Bốn cõi Thánh gồm Phật, Bồ-tát, A-la-hán và Thanh văn (Độc giác 
hoặc Duyên giác). Sáu cõi phàm gồm như sau. Thứ nhất là chư Thiên, nghĩa 
là con người ngoài hành tinh có phước báu, tuổi thọ, hình thù, sức khỏe, và sự 
bình an cao hơn con người ở cõi Ta bà này. Thứ hai là nhân, nghĩa là con 
người chúng ta, sông trong kiếp người ở hành tỉnh cõi Ta bả này được xem là 
trung bình về phước và nghiệp. 

Thứ ba là A-tu-la, được gọi là các vị thần. Ở Việt Nam, A-tu-la được tôn thờ 
ở Đình, Bà được tôn thờ ở Miếu. Văn hóa Đình ở miền Bắc gắn liền với chùa, 
Đình thường được xây dựng cạnh chùa. Đình thờ những vị quan tướng có 
công với quê hương xã tắc, còn được gọi là Thành Hoàng của địa phương. 


1420 


Đây là nghệ thuật nhớ ơn và ghi nhận công đức của những người có công 
đóng góp cho quê hương xã tắc. 


Thứ tư là súc sinh, những ai lúc còn sống đặt nặng sự hưởng thụ dục lạc đến 
độ sa đọa, tâm độc ác, thú tính, hoặc tiếc nuối tài sản, sau khi chết nếu hết 
phước phải sinh vào loài cầm thú, gia súc. Đó là bắt hạnh lớn vì loài thú không 
phát triển ý thức. Khi mang thân phận của loài cầm thú, gia súc thì chăng biết 
đến kiếp nào mới có thể đầu thai làm người. Loài thú trong các rạp xiếc có 
năng lực trực quan mạnh nên nghe, cảm nhận được ngôn ngữ và thực hành 
theo sự huấn luyện của con người. 


Thứ năm là ngạ quỷ, có thể tồn tại nơi mồ mả, bản hương án, nơi cái chết đã 
diễn ra, và có mặt giữa ban ngày chứ không chỉ vào ban đêm. Đa số hương 
linh đều rất cần sự giúp đỡ của những người còn sống. Do đó, ta không nên 
sợ ma, vì ma không thể hại con người. Ma là đối tượng đáng thương do vì oan 
ức, tiếc nuối, hận thù, không biết cách tháo gỡ nên họ cứ lân quần trong cảnh 
giới sinh tử không siêu thoát được. Ta cần thực tập lòng từ bi hỗ trợ cho hương 
linh rủ bỏ thân phận khổ đau thông qua các khoá lễ cầu siêu. 


Thứ sáu là địa ngục, vốn không có thật, chỉ là cách để răn dạy con người về 
nhân quả đạo đức. Thực tẾ, không có địa ngục thật mà chỉ có địa ngục trần 
gian. Theo kinh Ð/z 7ạng định nghĩa, địa ngục là nỗi đau được tiếp nối không 
gián đoạn. Kẻ làm ác liên tục, tạo nỗi khổ niềm đau cho người khác là đang 
thiết lập địa ngục giữa đời thường. 


Trên thực tế chỉ có tám cảnh giới, trong đó Thanh văn, Duyên giác và A-la- 
hán là ba danh xưng khác nhau nhưng chỉ chung một trình độ tâm linh A-la- 
hán. Bậc Thánh chỉ có ba gồm: Phật, Bồ-tát và A-la-hán. A-la-hán gồm có 
Thanh văn, Duyên giác, hoặc Độc giác. Bậc phàm gồm năm cảnh giới: nhân, 
thiên, A-tu-la, ngạ quỷ vả súc sinh. Tám cảnh giới này là hệ vận chuyển trên 
tâm thức bao gồm nghiệp hoặc phước của con người. Vì vậy, khi chết con 
người đi theo nghiệp hoặc phước. 


Tiến trình tái sinh lệ thuộc nhiều vào nghiệp. N ghiệp phước dẫn đến cảnh giới 
tái sinh tốt, nghiệp tội dẫn đến cảnh giới tái sinh xấu. Tin tưởng vào nhân quả 
sẽ có cảnh giới tái sinh an lành. Điều quan trọng nhất phải rũ bỏ sự chấp trước 
mới có thể ra đi nhẹ nhàng. 


HỖ TRỢ NGƯỜI RA ĐI 


1421 


Đê hồ trợ sự ra đi của người chêt một cách nhanh chóng và an toàn, ta cân lưu 
tâm một sô nội dung sau đây: 


1. Truyền Thông Điệp Buông Xả 


Trên thực tế, người thân nào cũng muốn người quá cố có nhiều công đức để 
có thê tái sinh vào một cảnh giới an lành. Nên nhớ rằng đứng trước cái chết, 
nỗi sợ hãi sẽ có mặt, và càng cố tình phủ định sợ hãi nhiều chừng nào thì nỗi 
sân hận lại điễn ra nhiều chừng đó. Tình yêu, oan ức, uất hận, hận thù, tai nạn, 
kế hoạch chưa hoàn tất, trước lúc chết có thê trở thành ách nạn cho tiến trình 
tái sinh. 


Trong lúc làm lễ hộ niệm cho người chết, cần truyền thông điệp rằng: “Bản 
chất của sự sống và cái chết được qui luật nhân quả trong tự thân mỗi người 
định đoạt. Hãy hoan hỷ chấp nhận cái chết diễn ra như một sự thật. Đừng bám 
víu vào thân thê này; đừng bám víu vào những kỷ niệm đẹp và xấu, hạnh phúc 
và khô đau hay bắt cứ điều gì. Hãy buông bỏ tất cả để nhẹ nhàng ra đi.” Nếu 
là người theo Phật giáo, người truyền thông điệp nên nhắc nhỡ thêm: “Hãy 
chuyên tâm niệm Phật để vượt qua nỗi sợ hãi và mọi chấp trước.” Người theo 
tôn giáo khác có thể niệm đối tượng tôn kính của mình để có giá trị tương tự. 


2. Mong Người Thân Được Siêu Thoát 


Người thân nên đến chùa cầu nguyện cho hương linh được siêu sinh thoát hóa. 
Hoặc đứng trước di ảnh, bàn thờ người quá cô đừng bao giờ cầu nguyện họ 
trở về nhà. Theo Phật giáo, không người chết nào ăn được thực phẩm cúng, 
nên đừng cúng các món “ruột” cho người quá có, theo cách lúc còn sống thèm 
cái gì thì khi mất cúng cái đó. Điều cần thiết là cúng các thời kinh dạy về 
nguyên lý vô thường, vô ngã, về qui luật sanh tử không ai có thể tránh khỏi, 
để hương linh thực tập tái sinh. 


Thông thường, khi người chết còn bất kỳ nỗi niềm nào chưa được an tâm 
không nhăm mắt lúc chết. Đây là phản ứng cơ học tự nhiên của cơ thể, cũng 
giống như người suy nghĩ nhiều sẽ làm cho mắt và não hoạt động, gây mất 
ngủ nhiều chừng đó. Phải giúp người chết rũ bỏ mọi chấp mắc thì họ mới nhẹ 
nhàng tái sinh được. 


Phải nguyện cầu bằng lòng chí thành và lặp lại nhiều lần để giúp người quá 


cô phóng thích được cái gút chấp mắc. Di chúc của người quá có lúc cuối đời 
cần được tôn trọng, nhằm giúp hương linh giải phóng các ức chế tâm lý. 


1422 


3. Gieo Trồng Công Đức, Phước Báu 


Thân băng quyến { thuộc nên nghi thức tống táng đơn giản nhưng có giá trị tâm 
linh hỗ trợ cho tiễn trình tái sinh của người chết. Người thân nên nhân danh 
người quá cỗ khi làm các việc công đức và phước báu, rồi hồi hướng cho 
người quá cô. Theo kinh Địa Tạng, người quá cố hưởng được 1/7 công đức, 
do cộng hưởng nghiệp thiện từ người thân, đang khi người thân được hưởng 
6/7 do trực tiếp làm. Việc làm công đức cho người quá cố tốt nhất là trong 
thời gian quàng linh cửu để người mất có thê trực tiếp cảm nhận, hoan hỷ với 
các việc làm này. 


Hy vọng răng mỗi chúng ta ý thức nhiêu hơn về sự sông và cái chết như là 
một qui luật, có thê giúp cho mình và người thân vượt qua được thách đô lớn 
nhât trong cuộc đời, mà vôn chỉ là một điêm châm trên tiên trình sinh tử không 
bờ bến. 


Ai sông được như thê thì sẽ rất thản nhiên và không có bât kỳ nỗi sợ hãi nào 
không chê mình, nhờ đó đời sông trở nên có ý nghĩa. 


(Thích Nhật Từ - Quảng Tuệ Dung Sưu Tầm) 


Thích Nhất Hạnh bàn về ý nghĩa của cái chết - Trong bài mở dầu quyền 
sách “An Lạc Từng Bước Chân” của Thầy, Đức Dalai Lama đã viết: “Vị Thiền 
Sư VN chỉ cho chúng ta thấy lợi lạc của sự tỉnh thức và của cuộc chuyên hóa 
các tâm thức bắt toàn, ông đã chỉ cho ta thấy sự kết nối giữa tâm bình sẽ khiến 
thế giới bình”. 


Có lần thầy TNH bàn về ý nghĩa cái chết như sau: “Nỗi sợ hãi khi qua đời là 
nỗi sợ lớn nhất, vì chúng ta nghĩ sẽ không còn là gì cả. Nhiều người cứ tưởng 
một cuộc đời bắt đầu khi lọt lòng và kết thúc khi hắt hơi cuối, nhưng Đức Phật 
có quan niệm rất khác là cái chết hay sự sinh chỉ là những khái niệm”. 


Thầy TNH giảng: “Theo Đức Phật, sống và chết không có thật, chính vì do vô 
minh xem chúng là thật nên chúng ta mới đau khổ. Đức Phật dạy không có gì 
đến khi sinh, không có gì đi khi tử, không có khác biệt, không có cái ngã, vì 
thế cũng không có điều gọi là không còn gì cả (annihilation)”. 

Thây giảng: “Chính chúng ta phóng tưởng và cho mọi chuyện sinh tử là có 
thật. Chỉ khi nào chúng ta bừng hiểu là chúng ta không thể bị tiêu diệt, chúng 
ta mới thoát khỏi nỗi sợ hãi. Đó là cảm giác an tâm vĩ đại. Lúc đó ta mới 
thương yêu cuộc sống nảy theo một cách thức hoàn toàn mới mẻ” 


1423 


Ordinary Preparations for Death 


The art of dying begins with preparation for death. As for any Journey, there 
are Innumerable preparatlon one can make, at least Íive main types of 
preparalion while still living: 1nformatlonal, 1maginational, ethical, 
meditatlonal and Intellectual. 


1.The primary preparation by the development of a clear pIcture of what to 
expect. This we can do by studying the Inner sclentific descriptIons of death, 
masfering the main patterns, and practicing their remembrance until we are 
ready for the crisIs at any time. 


2.The second kind of preparation which the ““Tibetan Book ofthe Death” Joins 
the broader Buddhist tradition 1n encouraging, 1s the development Of a DOSIfIVe 
Imaginatlon of potential future realms Buddhist text, due to the relatively 
nonsuppressIve socIal milieu of Buddhist counfries especIally India, are rich 
1n vIsionary descrIptions of heavens, celestial realms, hidden paradise, and so 
forth... An Iimportant preparation for death should be reading of the Buddhist 
Sufras and treatles that describe the heavenly Buddha-lands, such as the 
Buddha Amitabha”s Sukhavati, the pure land of bliss. A Buddha-land refers 
to the envirronment of a Buddha, sipnifying that the evolutlonary 
transmutatlon of the Infinite Individual Into an 1nfimte body of awareness 
takes the environment with 1t, so that self and other are Indistinguishable. The 
Buddha 1s sald to emerge from a particular đirection to 1nvite you 1nfo his 
Buddha-paradise. The Buddha-land descriptions are Incredibly lIush and 
1maginatively stimulating. They open up for us the possIbility of unearthy 
beauty and happIness. The mere reading about and ImagIning of these realms 
will open the Imagination to be prepared the magnifiicence that might 
otherwise be friphtening 1n the glory. 


3. The third type of preparation 1s ethical. It involves selectIve management of 
your living habits In the light of Impending death. This need not be a morbid 
shivering In the corner. It can make you enJoy life more, live 1t more Intensely, 
bring happiness to those about you. When you die, you wIÏll lose not only all 
your property and relationships, you wIll lose even your own body. So right 
now, why not practice a little bit by becoming a bit more detached about all 
the things you tend to get obsessed about. 


1424 


Practice giving things away, not Just things you don'”t care about, but things 
you do like. Remember, 1t 1s not the size of the gIÍt, 1t 1s 1(s quality and the 
amount of mental attachment you overcome that count. So donˆt bankrupt 
yourself on a momenftary posIfIve 1mpulse, only to regret 1t later. Give thought 
to gø1ving. GIve small things, carefully, and observe the mental processes 
going along with the act of releasing the little thing you liked. Practice beIng 
more relaxed 1n your relationships. Remind yourself that you could be death 
and not there, and your main concern for your loved one 1s their happIness, 
not Just what you are getting out ofthem... 


When you look at yourself In the mirror, remember that you might be dead 
and your skin turn blue, your lips shrivel, your flesh saøg and decompose. Don't 
dwell on this morbidly, but breath a sight of relief that you are alive and well 
ripht now. Worry less about minor blemishes. Take care of your body, but 
don”t be obsessive about 1t: be sensible but not fanatic. And develop a greater 
tolerance of difficulties. Don”t mind so much 1f someone hurts you In the 
accident. Don”t be angry with a mosquIfo 1f 1t bites you. It does 1t by nature. 
Defend yourself from 1nJury, but don”t get carried away... 


4.The fourth kind of preparatlon you can make 1s meditatlonal. While 1t 1s 
øood to have a knowledgeable teacher, 1t 1s not necessary fo øo out and Join a 
øroup, convert to another religion, ø1ve up your normal pursuifs and life-style, 
and so on. 


The first type of meditation you can begin with 1s the calming meditation, 
called one-poIntedness. You learn to sit comfortably 1n a balance posItlon — 
the cross-legøed position 1s actually quife easy and healthful, but any balanced 
posItion wIll do. Your practice 1n short session, Íive or ten minutfes at a time, 
starting with observing your breaths, counting them, relaxing and calming, 
letting your thoughts go their own way without dragsing you with them. 
AIways stop the session while you are enJoying them — never prolong them 
unfil you are fired... 


5.The fifth type of preparation 1s Intellectual. Contrary to some contemporary 
misconcepton. Buddhism 1s not at all anti-intellectual. The Intellect 1s a 
vehicle of liberation; 1t 1s the source of wIsdom, after all, and wIsdom 1s the 
only faculty that can enable you to achieve liberation. Meditation, love, ethics, 
none of these alone can bring about enliehthement without wisdom. Learning 
should be life long. No one finishes their education Just In a few years of 
school. Really, school only teaches you how to learn; 1t 1s only the begInning. 


1425 


Numerous texts enable us to learn about the nature of life, the nafure of 
liberation, the nature of self, and the nature of the environment. Especially 
Important are the teachings of emptiness, selflessness and relativity, as well 
as those on the spIrit on enlightenment of love and compasslon. Reading the 
sutras 1n general also has the virtue of being 1tself a form of the third type of 
meditation, therapeutic, as the extensive descriptions therein of the pure lands, 
the Inconceivable realization of the Buddha and their disciples, all these have 
an immersion effect on your conscIousness... 


Chuẩn Bị Cho Cái Chết 
Nội dung 


Chúng ta cần hiểu về cái Chết đề biết Sống, ngược lại ta phải thông suốt về 
sự Sống, để hiểu về cái Chết. Chết không phải là sự cáo chung của cuộc đời, 
nó chỉ là sự gián đoạn của một dòng chảy. Cái Chết giỗng như là một bến đồ, 
một trạm dừng, một nơi chúng ta xuống tàu để chuẩn bị cho một chuyền đi 
khác. 


Nói thế không phải để làm giảm ý nghĩa của vấn đề sinh tử. Chúng ta đã sống 
như thế nào, nói cách khác đi là sự chọn lựa chuyến tàu để chúng ta bước chân 
lên, sẽ quyết định tâm trạng của chúng ta khi tới bến, sẽ là hành trang cho 
chuyên đi sắp tới của chúng ta. Có thể chúng ta đã chọn một con tàu bần thĩu, 
cũ kỷ, thay vì một con tàu sạch bóng, tối tân. Có thể chúng ta đã chọn một 
chuyên tàu đầy thú vui cám dỗ, với các cô gái nhảy, các trò chơi, với bao mời 
mọc của tiền tài và danh vọng. Chúng ta sẽ đau khổ biết bao khi phải rời 
chuyến tàu đó, nếu như ta đã bị dính mắc vào các thú vui hưởng thụ sắc dục. 
Mặt khác có thể chúng ta đã chọn một chuyến tàu chở ta qua bao nhiêu cảnh 
thiên nhiên đẹp đẻ bên đường, một chuyên tàu mà khi đồ bến, chúng ta khoan 
khoái đứng dậy từ giã nó không quyến luyến. 


Đừng Dính Mắc 


Chỉ có thân xác, cái áo che cho tâm thức chúng ta khi sống ở đời, là bị hủy 
hoại. Tâm thức ta không hê bị hủy hoại. 


Làm sao không buồn khi chúng ta phải mất đi những gì mình yêu thích ở cõi 
đời. Khi người thân ta mât, hãy thương xót, nhưng đừng đê những đau khô về 


sự mât mát kéo dài đên suôt cuộc đời. Quá đau khô là u mê. Vì sự mât mát, 


1426 


cái chết là điều không thê tránh khỏi. Vì thế, ở nhiều tôn giáo, nhiều tập quán 
văn hóa đã đề ra thời gian dành cho tang chế. Thí dụ, người Do Thái tỏ lòng 
thương tiếc người chết băng, cách ở trong nhà suốt bảy ngày, họ không ra 
đường trừ khi có việc khẩn câầp. Họ không cạo râu, không cắt tóc hay mặc đỗ 
mới. Họ còn không được ngôi trên ghế hay mang giày. Trong bảy ngày này, 
họ chiêm nghiệm về sự đau khô của mình. 


Chúng ta đau khổ vì sự ra đi của người thân và lo sợ cho chính cái chết của 
mình. Kiếp con người là một vòng luân hồi của đến và đi, của sinh và tử. Sự 
mắt mát thân xác không phải là tất cả. Tâm vẫn tôn tại, vì thế đau khổ kéo dài 
quá hạn định là u mê. Nếu ta quá coi trọng sự mất mát, thì cái chết là một nỗi 
ám ảnh lớn lao, khủng khiếp đối với ta. Vì ta nghĩ cái Chết là sự tận cùng của 
tất cả. Là nỗi khổ đau khôn tả. Nhưng nếu chúng ta biết buông bỏ những gì 
đã qua, đã mắt, dầu đó là của cải vật chất, hay thân bằng, quyên thuộc, và chỉ 
chú trọng vào sự trường tồn của Tâm thức thì cái Chết không còn đáng sợ nữa. 
Đó chỉ là một ngã rẻ, một sự thay áo. Hãy thương xót, nhưng chớ kéo dài quá 
lâu nỗi đau khổ. Lời khuyên này có thê áp dụng cho tất cả mọi thứ mất mát 
khác: tình yêu, hạnh phúc gia đình, công việc làm, bạn bè, nhà cửa... Hãy đau 
khổ, nhưng rồi bước tới. 


Sợ chết, nổi đau khổ vì chết chóc gây ra do ta bám víu vào những thứ bên 
ngoài chúng ta như thân xác, danh vọng. Ta luôn tìm cách sở hữu của cải, tình 
cảm... trong đời như một cách đề phủ nhận cái Chết, để trốn tránh phải đối 
mặt với thực tại là cuộc đời này chỉ tạm bợ. Sự dính mắc, cái ý nghỉ là chúng 
ta không thể sống thiếu những thứ đó càng làm cho cái Chết trở nên thêm 
khủng khiếp. Trong khi tính cách vô thường sẵn có trong vạn vật, trong mọi 
tương quan tình cảm càng làm cho sự thay đổi, mất mát là điều không thê 
tránh khỏi. Sự thay đổi, sự hủy hoại, mất mát... không làm con người thức 
tỉnh, trái lại còn làm họ thêm sợ. Họ sợ sự mắt mát của thân xác, tư tưởng, của 
cải, tương quan tình cảm. Chìa khóa để giải thoát khỏi những khô đau này là 
buông bỏ mọi dính mắc. 


Thuyết Tứ Diệu Đề của Đức Phật đã dạy chúng ta rằng chính lòng ham muốn 
khiên chúng ta sợ hãi, khô đau, người không ham muôn sẽ không đau khô, 
bớt sợ hãi. 


Bám Víu Vào Ngoại Cảnh 


Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được huân tập là Hạnh phúc được đo lường bằng 
những của cải, những tương quan tình cảm mà ta có thê sở hữu được. Nên khi 


1427 


vật chất bị đánh mắt, liên hệ tình cảm thay đổi, con người trở nên khổ đau. 
Chúng ta đã gắn chặt mình với những hình ảnh, tình cảm nào đó, nên chúng 
ta đau khổ khi mắt chúng. Chúng ta nghĩ thân xác này là “ta” nên ta đau đớn 
khi nó bịnh hoạn, già nua hoặc khi nhìn người khác bịnh hoạn, g1à nua, chúng 


ta cũng thấy đau khô. 


Đau khổ là dấu hiệu của sự mất thăng bằng trong đời sống. Sự đau khô khi 
mắt mát của cải vật chất, thay đối tình cảm, hư hoại cơ thể, nói với ta điều gì? 
Có thể đơn giản đó là bản chất của cuộc đời. Chúng ta có mặt ở cõi đời, đầu 
tranh, giành giựt để đạt được những gì ta nghĩ là ta cần có, và đau khổ trên 
con đường tìm kiếm chúng. Hết chuyện. Nhưng thật vô nghĩa nếu cuộc đời 
chỉ có thế. Nếu bạn cảm thấy đau ở chân, cái đau báo cho bạn biết chân bạn 
bị nhiễm trùng, bạn chỉ rùng vai rồi nói: "Ỏ, đời là vậy mà. Có chân, thì phải 
đau". Nếu thế, sự nhiễm trùng sẽ lan tràn cơ thể, làm chúng ta mất mạng sống. 
Như thể thật vô lý. Con người sẽ biết cái đau đã báo hiệu một bộ phận nào đó 
bị thương tồn, cân được chữa trị. Con người sẽ biết cái đau là một vấn đề cần 
được giải quyết. Cũng thế, những đau khổ trong cuộc đời có lẽ là dấu hiệu 
cảnh báo với chúng ta rằng cách chúng ta cảm nhận về của cải vật chất, liên 
hệ tình cảm, tư duy, thân... không đúng. 


Chúng ta bị lệ thuộc vào của cải vật chất, con người, tình cảm, thân thể. Chúng 
ta tưởng chúng chính là ta, và bám víu vào chúng. Khi chúng bị hư hoại, hay 
mắt mát, chúng ta cảm thấy đau khổ. Chính sự bám víu này, cùng với u mê, 
là nguyên do đưa đến sự sợ chết. Cảng bám víu, ta càng sợ chết. Ai biết buông 
xả - biết rằng không có gì thuộc về mình, biết rằng thân chúng ta chỉ là một 
phương tiện - người ấy được giải thóat khỏi sự sợ hãi. 


Thế nào là sự bám víu hay đồng hóa ta với điều gì đó? Bám víu có nghĩa là 
chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần có điều gì đó để hiện hữu. Đó là sự chấp ngã. 
Nói cách khác là ta nghĩ, "Tôi là người quan trọng, nên tôi cần có chiếc xe 
này. Chiếc xe này là của tôi, làm chủ chiếc xe này chứng tỏ là tôi giàu có, 
thành công ở đời, chiếc xe này giúp tôi xác định bản ngã của mình". Hay "Tôi 
cần người phụ nữ/người đàn ông này ở bên tôi. Không có người đó, tôi sẽ 
không thể có hạnh phúc với ai khác. Nếu người đó bỏ tôi, tôi sẽ chết mắt, cuộc 
đời tôi sẽ mắt hết ý nghĩa". Người ta còn bám víu vảo cả một tư duy nào đó. 
Thí dụ, trong văn hóa Mỹ, từ nhỏ người ta đã giáo dục con cái là phải có thứ 
này, thứ kia mới là có một cuộc sông xứng đáng, một cuộc sống thành công. 
Mẫu cuộc đời đó là sinh ra, lớn lên có một gia đình hạnh phúc, sống trong 
những ngôi nhà gạch trắng, bao bọc bởi những vòng rào bằng hoa, có những 
đứa con thành đạt. Ước vọng của mọi người là làm sao để tậu được những căn 


1428 


nhà rộng lớn, có được hai chiếc xe, có được căn nhà thứ hai, thứ ba ở những 
nơi nghỉ dưỡng (resort), và được hưu trí sớm. Những ước vọng này đã được 
xã hội mớm cho họ, gầy mầm trong họ, và khi họ không đạt được những điều 
này, họ trở nên rất khốn khổ. Họ nghỉ là cuộc đời đã bạc đãi họ. 


Đó là do chúng ta đã đồng hóa mình với ngoại vật. Ta đã tự vẽ ra mình, tự 
đồng hóa mình với những mẫu người sống trong các ngôi nhà sạch sẻ, sang 
trọng và có một cuộc sông hoàn hảo. Ta nghĩ đó mới chính là ta. Nhưng sự 
thật không phải thế. Đừng bám víu vào các hình ảnh này. Hãy sống như cuộc 
đời dân dắt, đưa đây chúng ta với những thăng trầm của nó. 


Cũng thế, khi sân si, chúng ta nghĩ, "Tôi giận". Nói rằng, "Tôi giận" là tự đồng 
hóa mình với tình cảm giận, là nghĩ rằng tình cảm đó là chúng ta. Tình cảm 
không phải là chúng ta. Là con người, chúng ta có khả năng giận dữ, có cảm 
thọ giận nhưng tất cả các cảm thọ đó không phải là chúng ta. 


Cũng thế, thân chúng ta không phải là chúng ta. Chúng ta có thân. Chúng chỉ 
là phương tiện. Ta nói: “Tôi cao thước sáu. Tóc đen. Da trắng". Nhưng đó 
không phải là chúng ta. Vậy mà có ai chê gì về dáng vẻ bề ngoài của ta, thì ta 
thấy đau khổ. Chúng ta hỏang sợ khi nhận ra cơ thể của chúng ta trở nên già 
nua, chậm chạp. Hầu hết chúng ta đều bám víu vào thân, đồng hóa thân này 
với ta. Do đó ta trở nên sợ hãi khi nghĩ đến mất thân, tức là mất đi cá thể và 
sự hiện hữu của mình. Bao giờ còn chưa thức tỉnh, chúng ta còn sợ hãi cái 
chết. Chúng ta còn là nô lệ của sự sợ hãi. 


Cũng thế, ai càng bám víu vào của cải vật chất, nhà cửa, quần áo, nữ trang, 
tiền bạc, người đó càng sợ mất chúng. Vì họ tự đồng hóa với chúng, nghĩ răng 
chúng mang đến cho họ sự hãnh diện, ý nghỉa trong cuộc sống. Lại có người 
bám víu vào người khác. Họ đồng hóa tình cảm găn bó với họ. Họ sợ cái chết 
sẽ cướp mất đi tình cảm đó. Họ sợ cái chết của người họ thương cũng vì lý do 
đó. 

Để giải thóat khỏi những khổ đau, ta đừng bám víu vảo thân, của cái vật chất 
hay người khác. Ta cần phải nhớ rõ điều này. Việc giảm bớt dần, rồi đi đến 
chỗ dứt bỏ hăn những bám víu đó, không có nghĩa là chúng ta phải quay lưng 
lại với cuộc đời, từ bỏ hết những niêm vui trong cuộc sông, làm cho cuộc đời 
chúng ta nghèo nàn, mắt ý nghĩa sống. Trái lại là khác. Khi không vướng mắc, 
bám víu vào thứ gì, cuộc đời ta sẽ thêm ý nghĩa, sẽ hạnh phúc hơn. Ta sẽ biết 
cho, biết nhận và cởi mở hơn với tất cả. Bám víu có nghĩa là nắm chặt, giử 
lây, không buông thả. Nên khi cái Chết đến, tất cả những sự nắm giữ sẽ bị dẫn 
ra khỏi tay ta. Càng năm chặt, sự giằng co, xé rời càng đữ dội. Nổi đau càng 


1429 


bội phần. Nếu chúng ta đi qua cuộc đời với hai bàn tay mở rộng, không nắm 
giữ, thì dầu cái Chết có đến, chúng ta cũng sẽ ung dung tự tại, không luyến 
tiếc, níu kéo gì. 


Tuy nhiên, không phải tự dưng một buổi sáng thức dậy là chúng ta có thê 
buông xả hết mọi vướng mắc. Cần phải tu tập cả đời. Cần phải thức tỉnh từng 
giây phút mới làm được việc đó vì có biết bao quyền rũ, cảm dồ trong cuộc 
đời để chúng ta lại rơi vào sự dính mắc. 


Ngã Vào Đời 


Chết có phải là sự tận cùng của cuộc đời? Có phải tử thần là ma vương nấp 
trong bóng tôi, rình mò đê bât chợp phủ chụp chúng ta không báo trước? 


Theo triết lỷ Đông phương, Chết không phải là sự tận cùng của đời sông. Cơ 
thể ta ngưng hoạt động, các : duyên hợp (trong không gian và thời gian) tan rã. 
Nhưng tâm thức không mất. Hiểu như thế thì cái Chết không quá đen tối, 
khủng khiếp. 


Cái Chết cũng tự nhiên như sự Sống, cũng diệu kỳ và tốt đẹp như nhau. Tử 
cũng như Sinh đều dẫn đến sự sống, sự phát triển. 


Nhìn dứơi khía cạnh đó, con người do duyên hợp (trong không gian và thời 
gian) vì một nhân duyên nào đó. Giống như khi trồng trọt ngoài đồng. Phải 
đợi đúng lúc, đúng nơi để gieo mâm, cây hạt. Nhưng khi xong việc rôi, không 
có lý do gì để nắn ná ngoài ruộng. Rồi đến giai đoạn chờ đợi cho hạt nầy mầm, 
lớn lên. Lúc lúa đã chín, cây đã cao, ta lại ra đồng vì một mục đích khác, ở 
một thời điểm khác. Cuộc đời con người cũng thế. Chúng ta sinh ra để sửa 
soạn, phân bón cho một mảnh đất vào một thời điểm nào đó, rồi lại ra đi, chờ 
khi đến mùa gặt hái lại trở về. 


Người ta có thể nói về cuộc đời con người như một căn duyên, một năng lực, 
một kết hợp của không gian, thời gian. Nguồn năng lực đó không thê bị hủy 
diệt, nó chỉ có thê được luân chuyên. Con người đến ở một khỏang thời gian, 
không gian nào đó, rồi lại ra đi, đến một nơi khác. Triết lý phương Đông cho 
rằng nghiệp lực của con người dẫn dắt họ đi từ nơi này đến nơi khác, vì mục 
đích này hay mục đích khác, trong khỏang thời gian này hay khoảng thời gian 
khác. 


1430 


Dù ít, dù nhiều, Chết vẫn là mối đe dọa của chúng ta. Giây phút từ giã cuộc 
đời là giây phút trọng đại, khi con người chiếu rọi lại tất cả những gì đã xảy 
ra trong cuộc đời mình trong giây phút cuối: tất cả tình cảm, kỷ niệm, việc 
làm của cả một đời người được cô động lại, tạo thành một lực dẫn dắt ta đi. 
Năng lực đó mạnh mẽ đến nỗi nó có thể tạo hình cho cuộc đời mới của ta. 
Chúng ta đã sống như thế nảo cho tới giờ trước khi ra đi rất quan trọng. 


Thử so sánh cái chết và giấc ngủ. Suốt ngày ta làm gì sẽ tác động đến giác 
ngủ của ta. Nếu ta lên giường ngủ với bao hối tiếc, sợ hãi, bất mãn... thì giắc 
ngủ của ta sẽ bất ổn, và chắc chăn chúng sẽ ảnh hưởng đến cả ngày hôm sau. 
Những ước vọng chưa được thỏa mãn của ngày hôm trước sẽ ám ảnh ngày kế 
tiếp. Hay đúng hơn một ngày mới đã bị đánh mắt vì những hồi tưởng của ngày 
vừa qua. 


Trái lại nếu ta đi vào giấc ngủ với một tấm lòng thỏai mái, tự tại, thì ngày hôm 
sau sẽ là một ngày mới đón chờ chúng ta. Hãy sông trọn vẹn cho ngày hôm 
nay và đừng vướng mắc. Ngày mai là chuyện của ngày mai. Mỗi ngày có 
nhiệm vụ và mục đích riêng của nó. 


Cũng vậy, con người đã sống một cuộc đời như thế nào thì sẽ ảnh hưởng đến 
giây phút lâm chung của họ thế ấy. Nếu cuộc đời một người chỉ toàn sống 
băng sợ hãi, ám ảnh thì giây phút lâm chung sự sợ hãi còn tăng gấp vạn lần. 
Một người đã sống cuộc sống vô lề lối, thì cái chết cũng đến một cách vô lề 
lỗi. Một người không làm chủ đời mình, sống không có mục đích thì cái chết 
cũng không thể lường trước được. 


Trái lại, một người đã sông cuộc đời nề nẾp, kỹ luật, không bám víu vảo gì, 
sẽ ra đi một cách thong thả. Như một người khách biết đã đến lúc phải chia 
tay. Mục đích của cuộc đời họ đã đạt. Họ thản nhiên ra đi, biết rằng thực tại ở 
bên trong họ vĩnh hằng, không hề bị ảnh hưởng hay dao động bởi người khác, 
bởi vật chất của cuộc đời mà họ sắp giã từ. 


Sống hay Chết cũng nằm trên vòng chuyển của bánh xe luân hồi. Hết vòng 
này lại đến vòng kia, nối tiếp nhau, không ngừng... 
Diệu Liên Lý Thu Linh 
(Trích dịch từ SACRED JOURNEY: LIVING PURPOSEFULLY AND 
DYING GRACEFULLY) 
--0Ö0--- 
The Case of Shanti Deyi 
by Dr. K.S. Rawat 


1431 


People hear of many cases of reIncarnation these days, but 1n the early 30s, 
information about a g1rl born In a little-known locality of Delhi, who claimed 
to remember a past life, was considered øreat news Iindeed. The girl at first 
was known only to the local people, but gradually news of her spread all over 
the country and finally all over the world. It was natural that the world should 
wondđer about the authenficIty of her story. 


Shanti Devi, born 1n 1926, was the subJect of speculation all of her life. In 
1985 questions were even raised about her existence In a special Issue on 
reIncarnation 1n a prominent weekly English Journal of India. This dismayed 
me that someone would raise such doubts without conducting a proper study. 
In February 1986, I had gone to Delhi to meet lan Stevenson, the leading 
eXpert In reincarnatlon research from the University of Virgima. Dĩ. 
Stevenson had already 1nvestigated her case, so I showed him the article. A 
few days later I met Shanti Devi and spent about an hour and half with her. 
Later, I Interviewed many people connected with the case at Delhi, Mathura, 
and Jaipurand, including Shanti Deviˆs relatives 1n this life and from her past 
life as Lugdi BaIi. I also examined the books and articles published on Shanti 
Devi from time to time, besides several reports prepared on her by eminent 
scholars. This 1s her story, perhaps the most famous reincarnatlon case on 
record. 


On January 1S, 1902, ChaturbhuJ, a resident of Mathura, was blessed with a 
daughter, who was named Lugdi. When Lugdi reached the age of 10, she was 
married to Kedarnath Chaube, a shopkeeper of the same locality. It was the 
second marrlase for Kedarnath, as his earller wlfe had died. Kedarnath 
Chaube owned a cloth shop 1n Mathura and also a branch shop at Hardwar. 
Lugdi was very religIous and had been to several pilprimage places at a very 
young age. While on one pilgrimage, she was 1nJured In her leg for which she 
had to be treated, both at Mathura and later at Agra. 


When Lugdi became pregnant for the first time, her child was stillborn 
following a Cesarean section. For her second pregnancy, the worried husband 
took her to the øovernment hospital at Agra, where a son was born, agaIn 
through a Cesarean on September 25, 1925. Nine days later, however, on 
October 4, Lugdi”s condition deteriorated and she died. 


One year ten months and seven days after Lugdi's death, on December II, 
1926, Babu Rang Bahadur Mathur of Chirawala Mohulla, a small locality of 
Delhi, was blessed with a daughter, whom they named Shanti Devi. She was 


1432 


just like any other girÏ except that until the age of four she did not speak much. 
But when she started talking, she was a different girl-she talked about her 
“husband” and her “children.” 


She said that her husband was In Mathura where he owned a cloth shop and 
they had a son. She called herself Chaubine (Chaube”s wife). The parenfs 
considered 1t a child”s fantasy and took no notice. They got worrIed, however, 
when she talked repeatedly about 1t and, over time, narrated a number of 
Iincidents connected with her life in Mathura with her husband. Ôn occasions 
at meals, she would say, “In my house in Mathura, I ate different kinds of 
sweets.” Sometimes when her mother was dressing her, she would tell what 
type of dresses she used to wear. She mentioned three distinctive features 
about her husband: he was fair, had a big wart on his left cheek, and wore 
reading glasses. She also mentioned that her husbandˆs shop was located In 
front of Dwarkadhish temple. 


By this time Shanti Devi was six years old, and her parents were perplexed 
and worried by such statements. The girl even gave a detailed account of her 
death following childbirth. They consulted theIr family physiclan, who was 
amazed how a little girl narrated so many details of the complicated surgical 
procedures. The mystery, thus, continued to deepen. The parents started 
thinking that these memorIes might have been of a past HIfe. 


As the girl grew older, she persisted In asking her parents to be taken to 
Mathura. She, however, never menfioned her husband”s name up to the age 
Of eight or nine. It 1s customary 1n India that wIves do not utfer the name of 
their husbands. Even when specifically asked, she would blush and say that 
she would recogn1ze him, 1f taken there, but would not say his name. One day 
a distant relaton, Babu Bishanchand, a teacher in Ramjas High School 
DaryaganJ in Delhi, told Shanti Devi that 1f she told him her husband”s name, 
he would take her to Mathura. Lured by this offer, she whispered Into h1s ear 
the name Pandit Kedarnath Chaube. Bishanchand then told her that he would 
arrange for the trip to Mathura after due Inquiries. He wrote a letter to Pandit 
Kedarnath Chaube, detailing all the statements made by Shant Devi, and 
asked him to visit Delhi. Kedarnath replied confirming most of her statemenfs 
and sugsested that one of his relatives, Pandit KanJimal, who lived in Delhi, 
be allowed to meet this g1rl. 


A meeting with KanJimal was arranged, during which Shanti DevI recognized 
him as her husband”s cousim. She gave some detalls about her house In 


1433 


Mathura and Informed him of the location where she had buried some money. 
When asked whether she could go by herself from the rallway station to her 
house 1n Mathura, she replied In the affirmative, 1ƒ they would take her there. 


KanjJimal was so Impressed that he went to Mathura to persuade Kedarnath to 
vIsit Delhi. Kedarnath came to Delhi on November 12, 1935, with Lugdi”s 
son Navneet Lal and his present wiIfe. They went to Rang Bahadurˆs house 
the next day. To mislead Shanti Devi, KanjJimal Iintroduced Kedarnath as the 
latterˆs elder brother. Shanti Devi blushed and stood on one side. Someone 
asked why she was blushing 1n front of her husband”s elder brother. Shanti 
said 1n a low firm voIce, “No, he 1s not my husband”s brother. He 1s my 
husband himself.” Then she addressed her mother, “Didn't I tell you that he 
1S falr and he has a wart on the left side cheek near his ear?” 


She then asked her mother to prepare meals for the guests. When the mother 
asked what should she prepare, she said that he was fond of stuffed potato 
parathas and pumpkin squash. Kedarnath was dumbfounded as these were hIs 
favorite dishes. Then Kedarnath asked whether she could tell them anything 
unusual to establish full faith 1n her. Shanti replied, “*Y es, there 1s a well in the 
courtyard of our house, where I used to take my bath.” 


Shanti was emotionally overwhelmed on seeing Navneet, the son In her 
previous life. Tears welled in her eyes when she hugsed him. She asked her 
mother to bring all her toys and g1ve them to Navneet. But she was too excIted 
to waIt for her mother to act and ran to bring them. Kedarnath asked her how 
she had recognized Navneet as her son, when she had seen him only once as 
an Infant before she died. Shanti explained that her son was a part of her soul 
and the soul 1s able to easily recognIze this fact. 


After dinner, Shanti asked Kedarnath, “Why did you marry her?” referring to 
his present wife. “Had we not decided that you wIll not remarry?” Kedarnath 
had no reply. 


During his stay at Delhi, Kedarnath found Shanti Dev1”s behavior similar to 
that of Lugdi in many ways. Before retiring for the night, he asked to be 
allowed to talk with her alone and later said that he was fully convinced that 
Shanti Devi was his wIfe Lugdi Bai because there were many things she had 
mentioned which no one except Lugdi could have known. 


1434 


Shanti Devi became upset before Kedarnath”s return to Mathura on Ñovember 
15. She begged to be allowed to go to Mathura with hìm bụut her parents 
refused. 


Her story spread all over the country through the media and many Intellectuals 
øot Interested In 1t. When Mahatma Gandhi heard about 1t, he called Shanti 
Devi, talked to her, and then requested her to stay 1n his ashram. (When I 
1nterviewed Shanti Devi In 19686, she still remembered the 1ncident.) 


Gandhi appoined a commitee of lŠ prominent people, Including 
parliamentarians, national leaders, and members from the media, to study the 
case. The committee persuaded her parenfs to allow her to accompany them 
to Mathura. They left by rail with Shanti Devi on November 24, 1935. The 
committeeˆs report describes some of what happened: 


“As the train approached Mathura, she became flushed with Joy and remarked 
that by the time they reach Mathura the doors of the temple of Dwarkadhish 
would be closed. Her exact language was, ` Mandir ke pat band ho Jayenge,” so 
typIcally used in Mathura. 


“[he first Imncident which aftracted our attention on reaching Mathura 
happened on the platform 1(self. The girl was in L. Deshbandhuˆs arms. He 
had hardly gone I5 paces when an older man, wearing a typIcal Mathura dress, 
whom she had never met before, came 1n front of her, mixed 1n the small 
crowd, and paused for a while. She was asked whether she could recogn1ze 
him. His presence reacted so quickly on her that she at once came down from 
Mr. Guptaˆs lap and touched the stranger”s feet with deep veneration and 
stood aside. On inquiring, she whispered 1n L. Deshbandhu”s ear that the 
person was her “Jeth” (older brother of her husband). All this was so 
sponfaneous and natural that 1t left everybody stunned with surprise. The man 
was Babu Ram Chaubey, who was really the elder brother of Kedarnath 
Chaubey.” 


The committee members took her In a tonga, Instructing the driver to follow 
her directions. On the way she described the changes that had taken place 
since her time, which were all correct. She recognIzed some of the 1mportant 
landmarks which she had mentioned earlier without having been there. 


As they neared the house, she got down from the tonga and noticed an elderly 
person 1n the crowd. She Immediately bowed to him and told others that he 


1435 


was her father-in-law, and truly 1t was so. When she reached the front of her 
house, she went in without any hesitation and was able to locate her bedroom. 
She also recogn1zed many 1tems of hers. She was tested by being asked where 
the “jajroo” (lavatory) was, and she told where 1t was. She was asked what 
was meant by “katora.” She correctly said that it meant paratha (a type of fried 
pancake). Both words are prevalent only In the Chaubes of Mathura and no 
oufsider would normally know of them. 


Shanti then asked to be taken to her other house where she had lived with 
Kedarnath for several years. She guided the driver there without any 
difficulty. One of the committee members, Pandit Neki Ram Sharma, asked 
her about the well of which she had talked in Delhi. She ran In one direction; 
but, not finding a well there, she was confused. Even then she said with some 
conviction that there was a well there. Kedarnath removed a stone at that spot 
and, sure enouegh, they found a well. As for the buried money, ShantI Devi 
took the party to the second floor and showed them a spot where they found a 
flower pot but no money. The girl, however, 1nsisted that the money was there. 
Kedarnath later confessed that he had taken out the money after Lugdiˆs death. 


When she was taken to her parents” home, where at first she 1dentified her 
aunt as her mother, but soon corrected her mistake, she went to sit in her lap. 
She also recognIzed her father. The mother and daughter wept openly at theIr 
meefing. Ít was a scene which moved everybody there. 


Shanti Devi was then taken to Dwarkadhish temple and to other places she 
had talked of earlier and almost all her statements were verified to be correct. 


The publicaton of the committee”s report attracted worldwide aftention. 
Many learned personaliles, Including saints, parapsychologists, and 
philosophers came to study the case, some 1n support and some as crIfICS 
trying to prove 1t a hoax. 


I met Shanti Devi, first in February 1986 and then in December 1987, and 
Iinferviewed her In detail about her past-life memories and her recollections at 
Mathura. I also interviewed her younger brother, Viresh Narain Mathur, who 
had accompanied her to Mathura on her first visit. Then I went to Mathura 
and asked her varIous relatives to descrIbe when Shanti Devi first visited them 
at the age of nine. I also 1nterrogated a close friend of Kedarnath who gave 
me some explicIt Informatlon about the way Kedarnath became convinced 
that ShantI was actually his wife in her past life. 


1436 


Lugdi's brother told me that Shanti Devi, after seeing some women there, 
remembercd her old friends and 1nquired about them. Similarly, Lugd1”s sister 
informed me that Shanti Devi told a number of womenfolk about Lugdi 
having lent them some money, which they accepted as true. Shantis 
emotional reactlons on meeting relatives from her previous lIÍe were very 
sipnificant. The manner 1n which she burst Into tears on meeting the parenfs 
of her past life moved everyone present there. The committee mentioned 1n 
theIr report that 1t was a blessing that the past lives are forgotten. They felt 
that by bringing Shanti Devi to Mathura they had taken a big responsIbility, 
and we had to forcibly separate her from the parents she had in the previous 
lie. 


During my InvesfIgatIlons, a friend of Kedarnath, 72-year-old Pandit Ramnath 
Chaube, told me of a very significant event, which I confirmed from other 
sources. When Kedarnath was In Delhi to meet Shanti Devi, he stayed at 
Pandit Ramnath Chaube”s place for one night. Everyone had gone to retire, 
and only Kedarnath, his wife, his son Navneet, and ShantI were 1n the room; 
Navneet was fast asleep. Kedarnath asked Shanti that when she was suffering 
from arthritis and could not get up, how did she become pregnant. She 
described the whole process of Intercourse with him, which left Kedarnath in 
no doubt that ShantI was hIis wIfe Lugdi 1n her previous lIfe. 


'When I mentioned this incident to Shanti DevI during my 1nterview with her, 
she said, “Yes, that 1s what fully convinced him.” 

Shanti Devi”s case 1s also sigmificant for the fact that 1t 1s one of the most 
thoroughly Investigated cases, studied by hundreds of researchers, crItIcs, 
scholars, saints, and eminent public figures from all parts of India and abroad 
from the mid-I930s on. 


One critic, Sture Lonnerstrand, when he heard of this case, came all the way 
from Sweden to expose the “fake,” as he thought 1t to be, but after 
investigation wrote, “his 1s the only fully explained and proven case of 
reincarnation there has been.” I don”t agree completely with Lonnerstrand— 
there are many more cases Just as amazIng as this one. 

Iclose my story of Shanti Devi with the remarks of Dr. lan Stevenson, leading 
authorifty on reincarnation, who said: “[ also Interviewed Shanti Devi, her 
father, and other pertinent witnesses, including Kedarnath, the husband 
claimed In her previous life. My research IndIcates that she made at least 24 
statements of her memories that matched the verified facts.” 

If not proof, 1t 1s certainly strongly sugøestIve of reincarnation. 


1437 


Shanti Devi (1926 - 1987) 


Câu chuyện có thật về cô bé Shanti Devi đã một thời chắn động toàn thê đất 
nước Ân Độ. Những tờ báo lớn, đài phát thanh, các phái đoàn khoa học quốc 
tế ngày đó, thậm chí cả Thủ tướng Mahatma Gandhi, Thánh Ghandi cũng đã 
từng đích thân tới gặp mặt Shanti hỏi chuyện. 


Trái với tưởng tượng của chúng ta, kiến thức về hiện tượng luân hồi đã có từ 
rất lâu trước khi tôn giáo xuất hiện và nó hoàn toản không phải là sản phẩm 
của tôn giáo. Quy luật luân hồi đầu thai đã được hiểu biết từ những thời — bí 
ân xa xưa, từ trước khi Phật giáo, Hỏi giáo, Ân Độ giáo, Do Thái giáo, vv.. 
ra đời nhiều ngàn năm. 


Ngay từ những thời kỳ đầu tiên của các nền văn minh cổ Ai Cập, Lưỡng Hà, 
cô Hy Lạp,... hiện tượng Luân hồi tái sinh đã được đề cập. đến như là một quy 
luật của sự sống. Những thập kỷ gần đây, ngày càng nhiều nhà khoa học có 
tên tuổi, các giáo sư tiến sỹ, các nhà nghiên cứu, và đặc biệt là các bác sỹ bắt 
đầu đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu hiện tượng luân hỏi đầu thai. 

Trong khi đó tại khắp nơi trên thế giới hiện tượng luân hỏi tái sinh vẫn liên 
tục xảy ra, dù các trường hợp ấy có được người ngoài cuộc biết đến hay 
không. 


Tại Delhi, hầu như ai cũng biết chuyện bé Shanti tái sinh. Về sau ông Viresh 
Narair người anh ruột của Shanti đã thường đón tiếp các nhà báo, các nhà 
khoa học, các nhà nghiên cứu khắp nơi trên thế giới đến tìm hiểu và ông đã 
kể lại mọi chi tiết về trường hợp của em gái mình. Nhiều năm sau khi Shanti 
Devi qua đời, trường hợp độc nhất vô nhị của bà vẫn thu hút sự quan tâm của 
rất nhiều người. 


Cô bé Shanti Devi sinh ngày 11/12/1926 tại Dehli, Ân Độ. Bé biết nói vào 
năm 3 tuổi, chậm hơn các trẻ em bình thường khác nhiều. Bé thường trầm tư 
một cách lạ thường. Đôi khi những đứa trẻ khác chọc ghẹo quấy phá, ồn ào 
xích mích thì Shanti thường tỏ ra nhẫn nhục chịu đựng, nhưng đồng thời cũng 
nghiêm trang như một người lớn và dàn xếp mọi chuyện một cách êm đẹp. 
Một ngày, khi Shanti ngồi chung với gia đình trong bữa cơm chiều, bé bảo 
mẹ: 


- Mẹ ơi! Mẹ nâu những món ăn khác với những gì con đã ăn lúc ở thị trân 
Mathura. Những món này con ăn không quen. Còn quân áo cũng khác với nơi 


1438 


con đã sông trước đây. Mẹ biêt không, gia đình con hôi đó có một tiệm bán 
áo quân và căn nhà con đã ở sơn màu vàng. 


Mọi người trong nhà lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng sau đó trở thành quen và 
không ai còn quan tâm đến đứa bé con đôi khi phát ngôn những câu “bậy 
bạ”... Tuy nhiên, Shanti ngày càng tỏ ra nôn nóng và năn nỉ cha mẹ dẫn mình 
đến thăm căn nhà cũ ở Mathura, và để thăm người chồng ngày xưa hiện vẫn 
còn sống ở đó. 


Một nhà giáo ở Delhi nghe chuyện lạ về Shanti bèn tới tìm hiểu thực hư. Lúc 
đó Shanti đúng § tuổi. Người giáo viên này yêu cầu bé răng nếu kiếp trước 
quả thật bé đã sống ở thị trấn Mathura và có chồng ở đó thì hãy thử nhớ lại 
tên người đó xem. Shanti liền trả lời: 


“Nêu cháu gặp anh ây cháu sẽ nhận ra ngay”. 


Theo báo cáo ghi lại, sở dĩ Shanti không nhắc đến tên chồng là do phong tục 
của người Ấn theo đạo Hindu thì người vợ không bao giờ nói tên chồng mình 
cho người khác biết. Thế là ông giáo này bèn mua quà cho bé, và còn hứa rằng 
nếu bé nói ra tên người chồng tiền kiếp thì ông ta sẽ giúp bé đến thị trấn 
Mathura. Shanti suy nghĩ một hồi rồi xích lại gần nhà giáo và nói nhỏ vào tai 
ông ta: “Ông nhớ giữ kín nhé! Tên chồng cháu lúc đó là Pandit Kedernath 
Chowbey“. 


Người cha của bé Shanti cho biết: “Chẳng có ai trong gia đình biết về những 
gì bé Shanti đã nói cả. Không ai muốn tìm hiểu xem căn nhà ở Mathura hay 
người mà Shanti nói là chồng ấy là có thật hay không! Cả nhà chúng tôi chỉ 
mong sao Shanti quên hết những gì cháu thường nhắc đến mà thôi”. 


Về sau, ông giáo ấy lại đến lần nữa và lần này đi cùng một người có vai về ở 
trường, đó là ông Lala Kishan Chand. Hai người này yêu cầu Shanti mô tả 
thật rõ ràng căn nhà ở Mathura, cả số nhà, tên đường nữa. Họ ghi chép lại cân 
thận và hỏi về người đàn ông mà Shanti bảo là người chồng tiền kiếp của 
mình. Sau đó, ông Chand viết một lá thư trình bày sự việc gởi tới tay Pandit 
Kedenmath Chowbey ở thị trần Mathura theo địa chỉ ấy. Họ gọi đây là “một 
bức thư may rủi” vì họ không chắc có người và địa chỉ như Shanti đã nói hay 
không. 


Chắng bao lâu sau, họ nhận được một lá thư từ thị trần Mathura gởi đến. Tất 
cả mọi người trong gia đình Shanti ở Delhi khi nhận được bức thư đêu vô 


1439 


cùng kinh ngạc vì trên phong bì có ghi rõ họ tên của người Shanti đã từng bảo 
là chồng mình, là Pandit Kedernath Chowbey. Khi đọc lá thư, ông Chand vô 
cùng sửng sốt, vì những øì viết trong thư đều khớp với những gì mà Shanti đã 
mô tả. Người viết thư này chính là Chowbey. 


Chowbey cho biết rằng anh ta có một người vợ tên là Lugdi Bai đã chết. Anh 
ta cũng rất ngạc nhiên về những điều mà ông Chand đã viết trong thư về 
chuyện Shanti. Chowbey viết thêm là anh ta sẽ nhờ một người em họ đang ở 
Delhi đến gặp mặt Shanti để sáng tỏ thật hư. Khoảng 2 tuần sau, người em họ 
của Chowbey tên là Pandit Kanjimall đã tìm đến nhà. Ngay lập tức Shanti 
nhận ra người em họ của chồng mình và hỏi thăm đủ chuyện về con cái, về 
gia đình ở Mathura, hỏi luôn cả cửa tiệm bán quần áo ở trước ngôi đền 
Dwarikadesh tại Mathura của nhà Chowbey. 


Thấy Shanti còn nhỏ nhưng lại nói chuyện như người lớn và mọi người trong 
g1a đình cô bé cũng chưa ai từng đặt chân tới thị trân Mathura, KanJimall vô 
cùng kinh ngạc. Tât cả những gì mà Shanti mô tả đêu hoàn toàn đúng sự thật. 


Vào ngày 12 tháng l1 năm 1935, sau khi nhận được thư của người em họ kê 
lại chuyện lạ lùng vê Shanti, Chowbey bán tín bán nghi, vừa nôn nao hôi hộp, 
vội vã đáp tàu hỏa từ Mathura đên Đê L1 đê gặp Shant. 


Chowbey khi đi còn dẫn theo đứa con trai nhỏ, tên là Nabanita Lall. Ngoài ra, 
đi theo Chowbey còn có người em họ là Kanjimall và người vợ mới mà 
Chowbey đã cưới sau khi Lugdi qua đời. Khi cả bốn người này tới nhà Shanti 
thì cô bé còn đi học chưa về. 


Trong khi chờ đợi, người trong gia đình Shanti tiếp chuyện Chowbey và kế 
về trường hợp lạ lùng của con gái họ là bé Shanti. Khoảng một giờ sau Shanti 
đi học về. Bước vào nhà, cô bé ngạc nhiên vì thấy có nhiều người trong phòng 
khách. Shanti vừa chào khách vừa xem mặt từng người. 


Khi Shanti nhìn thấy Chowbey thì bỗng nhiên cô bé tỏ vẻ kinh ngạc rồi bước 
ngay tới ngôi gân một bên Chowbey một cách e lệ. Tât cả mọi người có mặt 


đều im lặng theo dõi. Người nhà Shanti chỉ vào Chowbey và nói: 


- Đây là người anh cả của chông cháu ngày xưa, cháu có nhận ra không? 
Shanti vừa mân mê vạt áo vừa trả lời: 


1440 


- Không phải đâu, đây là chồng của con. Con đã kê chuyện này nhiều lần cho 
cả nhà nghe nhưng không aI tin con cả. 


Mọi người nghe ShantI nói, người này nhìn người kia, còn Chowbey thì nhìn 
Shanti chăm chăm. Trong khi đó, người vợ kế của Chowbey ngơ ngác như 
đang trải qua một giâc mơ. Shanti chợt thấy đứa con trai đứng bên Chowbey 
thì nắm tay nó tỏ vẻ âu yếm vừa hôn vừa khóc sụt sùi một hỏi rất lâu. Shanti 
bảo mẹ đi tìm đồ chơi cho nó và có lẽ sợ mẹ đi tìm chậm nên Shanti đã hăm 
hở chạy đi lục lọi đủ mọi thứ quà đem lại cho “con”. 


Cha của Shanti đã kế lại cảnh tượng lạ lùng mà ông đã chứng kiến rõ ràng khi 
ấy. Mặc dầu Shanti còn nhỏ nhưng phong thái, cử chỉ lời nói, nét mặt và ánh 
mắt đều biểu lộ rõ ràng những đức tính của một người mẹ thương con. Từ đó 
không ai còn xem Shanti là một đứa bé con nữa cả. Còn Shanti thì nước mắt 
trào ra vì sung sướng. Mọi người thấy cảnh tượng ấy cũng tự nhiên mủi lòng 
rơi lỆ.. 


Mặc dù gia đình Shanti giấu kỹ không muốn để người ngoài biết về chuyện 
của cô bé, nhưng câu chuyện về bé Shanti vẫn chăng mấy chốc lan truyền đi 
khắp vùng. Nhiễu người đồ xô về nhà bé Shanti để tận mắt chứng kiến câu 
chuyện lạ thường này. 


Chiều hôm đó, Shanti vui vẻ giục mẹ làm cơm mời gia đình Chowbey và chỉ 
mẹ những món ăn mà Chowbey thường thích. Shanti trông thấy người vợ mới 
của Chowbey đeo nhiều nữ trang trước đây của mình (lúc ây Shanti là Lugdi 
Devi, sau khi Lugdi mắt, Chowbey đã lấy nữ trang ấy cho người vợ kế đeo). 


Sau bữa cơm, Shanti mới hỏi Chowbey: 


- Anh Chowbey, tại sao anh lại cưới chị ấy? Chăng phải chúng ta đã đồng ý 
với nhau trước khi tôi nhắm mắt là anh sẽ không cưới vợ lần nữa kia mà? 
Mọi người lại một phen kinh ngạc. Câu nói ấy hoàn toàn là của người lớn, đầy 
vẻ trách móc, than oán, giận hòn, với lý lẽ mà ngoài người lớn ra một đứa trẻ 
tuyệt đối không thể nào phát ngôn một cách tự nhiên như vậy được. 

Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác thì Chowbey đưa hai tay ôm đầu cúi 
gục xuống không nói một lời. Có lẽ Chowbey đang tưởng nhớ lại người vợ cũ 
của mình cùng những gì mà hai người đã ước hẹn thề nguyễn với nhau ngày 
trước. 


Hồi lâu, Chowbey ngâng mặt lên nhìn Shanti và hỏi: 


1441 


- Shanti đã mô tả về ngôi nhà trước đây ở thị trân Mathura như vậy, Shanti có 
bit trong vườn nhà có những gì chăng? 


Shanti gật đầu nói: 


- Phải, tôi còn nhớ rât rõ ngôi nhà và cả khu vườn. Ở góc vườn có một cái 
giêng. Tôi thường ngôi bên giêng đê giặt quân áo, rửa đô đạc và tăm nữa... 
Chowbey lại hỏi: 


- Làm thế nào Shanti nhận ra con trai Nabanita của mình, vào giây phút Shanti 
qua đời lúc đó Nabanita chỉ mới được có 9 ngày thôi? 


Shanti trầm ngâm một chút rồi trả lời Chowbey: 


- Bởi vì Nabanita chính là cuộc sống của tôi, là cuộc đời tôi... 

24 tháng I1 năm 1935, một nhóm những người nghiên cứu về hiện tượng 
Shanti đến nhà cô bé và cùng đáp tàu hỏa đến thị trấn Mathura đề tìm hiểu và 
nghiên cứu. Lúc bấy giờ câu chuyện về Shanti đã lan truyền khắp cả nước. 
Báo chí Ấn Độ đăng tải nhiều bài về Shanti, những tờ báo lớn nhất Ân Độ như 
Indian Press, The Tej... thường dành nhiều trang lớn để kế về câu chuyện 
ShanI. 


Cùng đi với đoàn có Shanti và cha mẹ ruột của cô bé. Trên chuyên tàu, khi 
gân đên nơi, Shanti thôt lên: 


- Đã II giờ rồi, công đền Dwarikadesk sắp đóng đấy. 
Trong câu nói ấy, Shanti đã dùng từ ngữ địa phương đặc biệt của người Ấn 
Độ giáo, vốn khá xa lạ đối với rất nhiều người. 


Dân chúng ở thị trần Mathura trong những ngày ẫy xôn xao về chuyện cô bé 
tái sinh Shanti sẽ đến thăm lại nơi tiền kiếp. cô bé đã sông. Báo chí Ấn Độ đưa 
tin ngày hôm đó có đến hơn 10.000 người tê tựu ở Sân ga của thị trân Mathura 
để xem mặt bé. 


Khi đó, Shanti ngồi gọn trong lòng ông Deshbandu, một thành viên trong nghị 
viện Ân Độ. Bỗng Shanti thây một người đàn ông bước về phía mình, bé liền 
chạy đến sờ chân người đàn ông ấy với vẻ kính trọng xong đứng sang một bên 
nói với Deshbandu: “Đây là người anh chồng lớn tuổi nhất của tôi khi xưa”. 
Mọi người nghe Shanti nói thì hết sức kinh ngạc vì quả thật người đàn ông 
này chính là anh ruột của Chowbey. Ông ta ở Delhi và đã đáp tàu đến Mathura 


1442 


thăm gia đình Chowbey vì đã nghe chuyện lạ lùng do Kanjimall kế lại và bất 
ngờ gặp nhóm người này ngay tại đó. 


Khi bước xuống sân ga, ông Deshbandu bế Shanti lên chiếc xe ngựa chờ sẵn 
và bảo người đánh xe cứ nghe theo lời bé Shanti dẫn đường thử xem sao. Trên 
đường đi, Shanti cho biết rằng ngày xưa (khi Shanti còn là Lugdi, vợ của 
Chowbey) con đường dẫn tới nhà mình chưa được rải đá tráng nhựa gì cả. 


Đến nơi, Shanti bảo người đánh xe ngựa ngừng lại, leo xuống đất rẽ vào một 
con đường rồi bước vảo một ngôi nhà trồng nhiều cây cối. Shanti gặp một 
người Bà La Môn giả liền dừng lại kính cân chào, xong quay lại nói với những 
người đi theo sau: 


- Đây là cha chồng của tôi! 


Trong khi đó, hai bên đường làng, dân chúng nghe tin từ trước về chuyện 
“Shanti vê thăm ngôi nhà tiên kiêp” đã tụ tập rât đông đê được chứng kiên tận 
mắt sự việc. 


Shanti sau khi chào cha chồng thì đi ngay vào ngôi nhà một cách rất tự nhiên. 
Đây đúng là ngôi nhà của người cha chồng, nơi mà trong tiền kiếp, Lugdi 
(Shanti) đã cùng Chowbey đến ở một thời gian. 


Shanti đã chỉ chỗ mà trước đây mình đã ngủ, nơi mình đã treo, móc, và cất 
quần áo. Shanti còn tỏ ra quen thuộc tự nhiên với những người ở trong ngôi 
nhà này. Điều kỳ lạ nhất là trong đám đông đứng gân nhà, Shanti đã nhận ra 
người anh ruột của mình ở tiền kiếp và một ông già mà Shanti gọi là anh của 
bố chồng. 


Đến trưa, những người ở trong nhóm nghiên cứu bảo Shanti chỉ đường cho họ 
đến thăm ngôi nhà của vợ chồng Chowbey và Lugdi ngày trước. Cô bé đã chỉ 
đường một cách rõ ràng và dễ dàng. Tại đây, Shanti nói răng ở khu vườn nhà 
có cái giếng và thường ngồi tắm ở đó, nhưng bây giờ không ai thấy cái giếng 
đâu cả. Shanti tỏ ra bối rỗi và suy nghĩ. Sau đó, Shanti đến góc sân dùng chân 
dậm dậm xuống đất và nói: 


- Chỗ này này! Tôi nhớ rõ chính nơi này ngày trước có cái giếng mà.. 
Những người có mặt xung quanh. liền lại ngay nơi Shanti đã dẫm chân l6ùi: Họ 
quan sát thật kỹ và khám phá ra rằng có một phiến đá lớn tại đó và do lâu ngày 


1443 


cỏ, đất phủ lên nên không còn thấy miệng giếng nữa. Mấy người đàn ông liền 
có sức đầy phiến đá đi và miệng giếng lộ ra. 


Góc nhà ở Mathura của vợ chông Chowbey, nơi Lugdi chôn giâu hộp tiên 
năm xưa. 


Bỗng Shanti như chợt nhớ ra điều gì nên vội vã quay vảo trong nhà. Shanti 
gọi những người trong nhóm nghiên cứu theo mình. Lúc này có mặt cả 
Chowbey. Bước vào một căn phòng, Shanti chỉ xuông đât và nói: 


- Đây là phòng ngủ của hai vợ chồng tôi lúc đó, tôi có đào xuống nên nhà của 
phòng này để chôn giấu một số tiền. Hãy đảo chỗ này lên sẽ thấy cái hộp, 
trong đó tôi có để tiền... 


Khi nền nhà được đảo bới lên, mọi người có mặt thấy một cái hộp đặt dưới 
một phiến đá nhưng khi mở hộp ra thì không thấy có gì trong hộp cả. Shanti 
nhíu mày suy nghĩ rôi cương quyết nói: - Tôi đã đề tiền vào trong cái hộp này 
mà! Ai đã lấy tiền đó vậy? Khi đó Chowbey có mặt tại chỗ liền nói: - Lugdi 
vợ tôi có chôn hộp tiền xuống nền nhà của phòng này. Khi Lugdi chết, tôi đã 
phải đào lấy tiền trong hộp đề trang trải mọi thứ. 


Shanti nghe Chowbey nói liền cúi đầu im lặng. Shanti còn chỉ căn nhà của cha 
mẹ mình ở tiền kiếp cho những ngưới trong nhóm điều tra nghiên cứu xem. 
Shanti bước chân rất tự nhiên và vững vàng lên các bậc tam cấp của ngôi nhà 
tựa hồ như đã ở đây hàng nhiều năm rồi. Ngay tại ngôi nhà ây, đã có hàng 
mẫy chục người cả đàn ông phụ nữ và trẻ em đứng ngôi chờ xem Shanti có 
thể nhận ra cha mẹ ruột tiền kiếp của mình không. 


Khi chuyện Shanti lan truyền khắp nơi, gia đình Lugdi vẫn còn nhiều ngờ vực. 
Sau đó người nhà Lugdi (tiền kiếp của Shanti) đứng lẫn trong đám đông chờ 
Shanti tới, để xem cô bé có nhận ra được cha mình ở kiếp trước không? Thế 
rồi khi Shanti đến, cô bé đi thăm toàn thể ngôi nhà và đi ngang qua đám đông 
sắp thành hàng ngang đứng quanh vườn nhà. Bỗng Shanti rẽ qua đám đông, 
tiền lại năm tay một người phụ nữ và kêu lên: 


- Mẹt Mẹ... 


Sau đó, Shanti lại nhận ra được người cha tiền kiếp của mình đứng lẫn trong 
đám đông. Người Shanti nhận là cha ruột của mình ở kiêp trước chính là cha 
ruột LugdI, vợ của Chowbey. 


1444 


Mọi người có mặt lúc bây giờ đã la hét vang rên và võ tay nông nhiệt vì đã 
được trông thây tận mặt băng chứng sông động của hiện tượng tái sinh luân 
hồi. 


Shanti còn đưa nhóm điều tra nghiên cứu đi thăm những nơi mà trước đây 
Shanti đã sinh sông khi còn là Lugdi. Dân chúng quanh vùng càng ngày càng 
đô xô đên xem chuyện lạ. Thị trân Mathura tự nhiên ôn ào náo nhiệt lạ thường. 


Bồn ngày sau đó Shanti cùng đoàn trở về Dehli. Thị trấn Mathura xa dần trong 
tầm mắt và càng lúc Shanti càng u buôn. Rồi vì quá mệt mỏi, Shanti ngủ thiếp 
đi rất lâu trên đường về. 


Có một điều đáng lưu ý ý là khi gặp Chowbey, nhà nghiên cứu Sushil Bose đã 
có dịp hỏi Chowbey chồng của Lugdi về tình trạng sức khỏe và bệnh tình của 
Lugdi ra sao đến nỗi phải chết. Chowbey cho biết vợ anh lúc đó là Lugdi bị 
nhiễm trùng do đạp phải một mảnh xương và chết vào 10 giờ sáng ngày 
4/10/1925. Sau đó khi trở về Dehli, ông Bose mới hỏi Shanti: 


- Shanti bảo trước đây Shanti là Lugdi, vợ của Chowbey. Vậy Shanti có nhớ 
lúc mình là Lugdi, thì đã bị thương tích, đau ôm nguy hiêm gì trước khi qua 
đời không? 


Shanti suy nghĩ một hồi rồi trả lời: 


- Lúc ấy tôi rất sùng đạo, tôi thường hành hương nhiều nơi và hành lễ đúng 
thủ tục, đôi khi còn vượt xa các thủ tục đã đề ra. Một hôm, tôi đã đi bộ bằng 
chân không quanh ngôi đền lớn ở Harchapiri cả trăm lần. Nhưng không may 
tôi đã giãm phải một mảnh xương sắc nhọn và bị nhiễm độc rất nặng. Chất 
độc lan vào máu và bác sĩ đành phải bó tay. 


Khi nghe Shanti kê xong, ông Bose đã ghi vào cuôn sô tay của mình một câu 
như sau: 


- Không còn nghi ngờ gì nữa về hiện tượng tái sinh luân hồi trong trường hợp 
của Shanti Devi, một trường hợp điển hình. Tất cả những øì chính cô bé mô 
tả đều phù hợp hoản toàn với thực tế. Đó là điều khẳng định sự thật hiển nhiên 
rằng Shanti là kiếp sau của Lugdi và Lugdi chính là tiền kiếp của bé Shanti. 


Trường hợp đầu thai luân hồi của Shanti Devi đã được viết thành sách và dịch 
ra nhiêu thứ tiêng... 


1445 





Shanti Devi 
-- -oOo-- - 


Cận Tử Nghiệp 


Lúc người ta gần kề hơi thở cuối, thì cận tử nghiệp tác động: cái gì mình ưa 
thích nhất, quý hóa nhất, làm nhiều nhất, nhớ nhiều nhất...ở trong cuộc đời 
mình (mà nôi bật nhất vẫn là tham ái) lúc ây thể hiện đề làm nhân tố tái sinh. 
Thí dụ: Ông chủ keo kiệt kia lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy lọ vàng chôn dưới 
gầm giường nên khi chết tiếc của quá, vội đầu thai vào con chó để giữ nhải! 
Hoặc vị sư kia suốt ngày cặm cụi nơi vườn mía xum xuê ở sau chùa, lúc chết 
vẫn còn luyến tiếc vườn mía nên thác vào làm con sâu trong gốc míal 


Cận tử nghiệp mạnh như thế nên chúng ta phải tìm cách tạo một cận tử nghiệp 
tốt lành. Bao nhiêu việc gì cần làm, bao nhiêu điều gì cần nhắn nhủ gia đình, 
bè bạn v.v... đều làm cho xong, tiền bạc của cải không còn vướng mắc. Hãy 
chăm lo niệm Phật, ngay từ lúc còn tỉnh táo khỏe mạnh, niệm càng nhiều càng 
tốt, để cho bao nhiêu điều nhớ nghĩ về Phật tích lũy thật nhiêu, đề đây hết mọi 
ác niệm, tạp niệm ra ngoài tâm. Khi tâm đã có cái nếp ấy rồi, cái nếp ấy định 
hướng cho dòng nghiệp vê Cõi Cực Lạc. 


Xin nhắn mạnh: chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị, dù ít tuổi cũng phải chuẩn 
bị, không nên nghĩ rằng “còn nhiều thì giờ, vài năm nữa lo tu cũng không 
sao.” Thật ra, nghiệp ngay lúc hiện tại đây là cận tử nghiệp bởi vì cận tử nghiệp 
là sự tích lũy liên tục và sinh tử là chuỗi dài luân chuyên, không ai biết trước 
cái thân mạng này chấm dứt lúc nào, có thể vài năm nữa, nhưng cũng có thê 
là giây phút tiếp theo lúc hiện tại. 


1446 


Niệm Phật và nguyện vãng sinh về cõi của Phật A-Di-Đà là phương pháp hay 
nhất để thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi trong thời buổi khó khăn như hiện 
nay. Có nhiều pháp môn tu hành, nhưng pháp môn niệm Phật tương đối dễ 
thực hành hơn cả. Tuy dễ mà phải kiên trì chứ không thể lười biếng được. 
Niệm Phật chính là vun bồi cận tử nghiệp vậy! 


Cận Tử Nghiệp theo Tây Tạng - là Nghiệp, là hành động hoặc tư tưởng ngay 
trước khi chết, là tất cả những hoạt động cơ thể, tâm lý của người sắp lâm 
chung. Cận tử nghiệp quan trọng vì theo Phật giáo, nó trực tiếp quyết định 
điều kiện, môi trường sinh sống trong cuộc đời kế tiếp của người chết. 


Đặc biệt tại Tây Tạng, các Phật tử rất chú tâm đến cận tử nghiệp và Kim cương 
thừa - nhất là theo hệ thống Vô thượng du-già (SKT. anuttarayogatantra) - có 
rất nhiều phương pháp để chuyền hoá cận tử nghiệp thành một Phương tiện 
để đạt Giác ngộ. Người ta cho rằng, ý nghĩ (niệm) cuối cùng trước khi chết là 
nguyên nhân chính tạo các hoàn cảnh của cuộc đời sau. 


Đạt-lai Lạt-ma thứ 14 thường thuyết giảng về khoảng thời gian cận tử và nêu 
rất rõ những hiện tượng mà các Du-già sư uyên thâm đều tự chứng được. 
Chính Sư cũng bảo rằng, trong khi thiền định (khoảng 3-4 tiếng), Sư bước qua 
lại ngưỡng cửa sinh tử 6-7 lần với mục đích trau dôi kinh nghiệm để chinh 
phục được cửa ải quan trọng này. Sư thuyết trình như sau: 


"...Con người chết với một trong ba tâm trạng: thiện, ác và trung tính. Trong 
trường hợp đầu thì người chết chú tâm đến một đối tượng thiện tính như Tam 
bảo hoặc vị Chân sư và vì thế tự tạo cho mình một tâm trạng đầy niềm tin sâu 
thắm, hoặc người ấy phát lòng từ, bi, hỉ, xả vô lượng (Tứ vô lượng), hoặc tư 
duy về tính Không (SKT. sunyata). Người này chỉ có thể thực hiện những đức 
hạnh nêu trên khi họ đã từng trau dồi chúng trong lúc còn sống. Nếu trước khi 
chết mà người ta có thể phát khởi những tâm trạng thiện trên thì một sự tái 
sinh hạnh phúc hơn được xem như là chắc chắn. Chết như thể thì tốt. Nhưng 
cũng có lúc thân quyến làm xao động tâm trạng của người sắp chết và vô tình 
làm cho người ấy khởi tâm sân hận. Có khi thân quyên hội họp xung quanh, 
khóc lóc than thở làm cho người ấy quyên luyến, tham ái. Nếu người ày chết 
với một trong hai tâm trạng trên - và hơn nữa, một tâm trạng mà người ây rất 
thường phát triển trong cuộc sông trước đây - thì đó là một mối nguy lớn. 
Cũng có người chết với một tâm trạng trung tính, nghĩa là không thiện không 
ác... [rong mọi trường hợp thì tâm trạng trước khi chết rất quan trọng. Ngay 
cả một người đã có chút ít tiễn triển trên con đường tu tập cũng có thê không 
tự chủ, để tâm tán loạn trước khi chết, trực tiếp tạo điều kiện cho sân và ái 


1447 


hiện hành. Nguyên nhân là những Nghiệp (SKT. karma), những Chủng tử 
(SKT. biJa) đã được tích luỹ (huân tập, SKT. vasana) từ lâu; chúng chỉ chờ 
đợi những điều kiện thuận lợi - ở đây là những duyên bắt thiện - để mặc sức 
hiện hành. Chính những chủng tử này tạo điều kiện để người chết tái sinh 
trong ba ác đạo: Súc sinh, Ngạ quỷ và Địa ngục...Cũng như thế, người nảo 
bình thường chỉ biết làm những việc ác nhưng chết với một tâm trạng thiện 
lành cũng có thể tái sinh trong một môi trường hạnh phúc hơn...Trong một 
cuộc sông bình thường thì các tâm trạng như tham ái, sân, ganh ghét v.v.. .xuất 
hiện ngay với những yếu tô nhỏ nhặt (duyên) - những tâm trạng đã khắc sâu 
đến tận cốt tuỷ của con người. Một tâm trạng mà người ta không quen phát 
triển - nễu muốn được hiển bày thì phải cân một sự kích thích, ví dụ như sự 
tư duy, tập trung cao độ. Vì thế mà trước khi chết, những tư tưởng đã đi sâu 
vào cốt tuỷ của con người là tâm trạng chính, là yếu tố chính quyết định sự tái 
sinh..." (trích lời dẫn nhập của Đạt-lai Lạt-ma trong “Deah, Intermediate 
Sfate and Rebirth In Tibetan Buddhism,” LatI Rinpoche/Jeffrey Hopkins). 
-—-oO0--- 


ReJoIce — làm cho vui mừng, hoan hỉ 

Rejuvenate — làm trẻ lại 

Rekindle — kích thích, làm phần chắn 

Relegate — to send 1nto exile = lưu vong (Relegated = bị loại bỏ) 

Relentless — tàn nhẫn, không thương xót 

Relevant — thích đáng, thích hợp (Relevance - sự thích hợp) 

Relic — the Buddhaˆ”s cremated remains = xá lợi (relic stupa = tháp xá lợi) 
Relics - Sarira: Buddhist Human Pearls 

Althouph the term sarira comes from the Sanskrit word for “body”, and can 
be used for relics like teeth or parts of Buddha”s skull, 1t typIcally refers to the 
crystalline traces that remain after a respected Buddhist”s corpse 1s burnt. 
After cremation, monks will sift for sarira through the dusty ashes of 
venerated saints and teachers. In Korea, unburnt bits of bone are set aside to 


be ground up, mixed with meal, and then left for animals. The sarira 
themselves stand out as little chunks of crystal or colored stone. 


1448 


Interestingly, this means that sarira are foreign to the body, neither bone nor 
flesh. Instead, these strange beads are seen as the final distillatlon of a 
Buddhist life well-lived, a physical manifestation of piety and devotion. 





Collected sarira 


In some cases, sarIra are sald to grow from the bodlies of living people, usually 
at the culminatlon of a religious experlence. For example, a Tibetan yogl 
named Chosyang DorJe Rinpoche allegedly spent 45 years meditating on love 
and Joy. At the end of these long years, 2,000 pearl-shaped sarira were said to 
have dangled from his haIr. 





Shakyamumi Buddha's Blood Relics; saffron threads are a common offering stored with 
SaTIra. 


Depending on which part of the body the sarIra grew from, varIous colors and 
S1Zes are possible, each with a distinct traditional name. For example, 
yellowish churira are typIcally the size 0ƒ mustard seeds and originate from 


1449 


the liver, while white peqa-sized sharira are associated with the head, and 
nyarira mamIƒest themselves from lung fissue. 


As with any relics, a host of legendary propertles have been attributed to 
sarira. Sarira have been known to mysferIously multiply, ørow, or decrease 1n 
size while Inside their containers, depending on the purIty of the keeper”s 
thoughts. When placed on the crown of the head, the sarira are said to heal 
and purIfy the body. 


Of course, skeptics have propounded all kinds of explanations for sarira. They 
might be Just natural minerals that collect in human bodles (like gallstones) 
that we typically don”t bother looking for at the crematorium. Or they might 
be crystalline structures that form under the heating conditlons of crematfion. 
(by Kevin Lo) 
-=0000OOooo--- 


Xá lị - Xá-lị hay xá-lợi (tiếng Phạn: sarira) là những hạt nhỏ có dạng viên tròn 
hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị 
cao tăng Phật giáo. "Xá-l¡" còn có nghĩa là những hạt nhỏ trông giống ngọc 
trai hay pha lê được tìm thấy trong tro hỏa táng của một số vị tăng Phật giáo. 
Trong thế giới Phật giáo chúng thường được xem là các bảo vật. 


Danh từ Xá Lợi do âm tiếng Phạn là Saririkadhatu. Trước đó nói đến Xá Lợi, 
người ta nghĩ đến Xá Lợi của Đức Phật. Sau này có những vị Thánh Tăng và 
các vị Đạo Sư đắc đạo, sau khi làm lễ trà tỳ, đệ tử cũng thâu được nhiều Xá 
Lợi. Tất cả những đô dùng là di tích của Phật và các vị Thánh Tăng như y, 
bình bát, tích trượng, v.v. đều gọi là Xá Lợi. Hiện nay Ở Miễn Điện, người ta 
còn thờ tóc và móng tay của Đức Phật khi ngài còn sông đã cắt cho hai vị đệ 
tử tại gia đầu tiên. Trong kinh tạng Pali thường đề cập đến Xá Lợi Xương, Xá 
Lợi Răng và Ngọc Xá Lợi. 


Các sách của Phật giáo có ghi rõ: sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni tạ thế, thi thể 
ngài được hoả táng, sau đó trong tro cốt người ta thu được nhiều viên cứng, 
có những viên trong suốt, long lanh như ngọc, đựng đây trong 8 hộc 4 đấu. 
Người ta gọi đó là xá lợi. 


Trong các lịch đại cũng đều có hiện tượng “xá lợi” của các chư tăng: pháp sư 
Quang Âm viên tịch tại Đài Loan năm 1975, di thể ngài đề lại hơn 1.000 viên 
xá lợi màu nâu lấp lánh, viên to nhất có đường kính tới 4 cm, hơn 30 viên có 
đường kính 3 em. Pháp sư Hồng Thuyên ở Singapore, viên tịch tháng 12/1990, 


1450 


tro côt có tới 450 viên giông như thuỷ tính các màu: hông, trăng, bạc, vàng, 
nâu, đen... có viên còn lâp lánh như đá hoa cương. 


Nguyên nhân hình thành 


Hiện nay, khoa học chưa lý giải được nguyên nhân hình thành xá lợi. Có nhiều 
g1ả thuyết giải thích sự hình thành của xá lỊ như: 


Hình thành từ thói quen ăn uống đồ chay: Các nhà sư do thói quen ăn chay, 
thường xuyên sử dụng một khối lượng lớn chất xơ và chất khoáng, quá trình 
tiêu hóa và hấp thu rất đễ tạo ra các muối phosphate và cacbonat. Những tinh 
thê muối đó tích lũy dần trong các bộ phận của cơ thể và cuối cùng biến thành 
xá-lj. Tuy nhiên, giả thuyết nảy có phần không hợp lý vì có nhiễu người ăn 
chay dù không theo đạo Phật, hoặc nhiều Phật tử cũng ăn chay nhưng thi hài 
của họ không hè có xá lợi như các cao tăng Phật giáo. 





Hình thành do bệnh lý: Một số nhà khoa học cho rằng, có thể xá lị là một 
hiện tượng có tính bệnh lý, tương tự như bệnh sỏi thận, sỏi bảng quang, sỏi 
mật... Giả thuyết này được xem là thiếu hợp lý nhất, vì các viên sỏi thận, sỏi 
mật không hè có hình dạng tròn đều và màu sắc lấp lánh như nhiều viên xá lợi 
có được. Mặt khác, đây là các chứng bệnh có nhiều người mắc phải nhưng thì 


1451 


hài của họ không hề có xá lợi, ngược lại nhiều cao tăng Phật giáo đến khi viên 
tịch vẫn không hề mắc các chứng bệnh trên, nhưng di thê của họ lại có xá lợi. 
Giả sử trong cơ thê của một người có hàng ngàn viên cứng như sắt đá thì nhất 
định hoạt động sinh lý trong cơ thê sẽ rối loạn và dẫn tới bệnh tật, còn ở các 
vị cao tăng có xá lợi, họ đều không có bệnh mà chỉ viên tịch do lão hóa cơ 
thê. 


Theo ba nhà vật lý Holden, Phakey và Clement thuộc đại học Monash, 
Melbourne, Úc trên tạp chí Khoa học pháp y quốc tế số tháng 6/1995, thấy 
cho rằng trong quá trình tinh thể hóa xương do hỏa táng, các tính thê hình 
dạng khác nhau sẽ được hình thành nêu quá trình hỏa táng ở nhiệt độ thích 
hợp. Họ đã theo dõi quá trình tinh thê hóa xương đùi của những người từ 1 tới 
97 tuôi trong dải nhiệt độ 200 - 1.600 °C trong khoảng thời gian 2, 12, 1§ và 
24 giờ. Kết quả là sự tinh thể hóa các khoáng trong xương (chiếm 2/3 trọng 
lượng xương) bắt đầu xuất hiện từ nhiệt độ 600 °C với nhiều hình dạng khác 
nhau: hình cầu, lục giác, hạt nhỏ và hình dạng không đều. Các hạt nhỏ đó có 
thể kết tỉnh thành các khối lớn hơn trong khoảng 1.000 - 1.400 °C. Và khi 
nhiệt độ đạt tới 1.600 °C, các khối tỉnh thê bắt đầu tan rã. Như vậy, nếu điều 
kiện hỏa táng thích hợp, xá lợi có thể xuất hiện do quá trình tinh thể hóa các 
khoáng vốn có rất nhiêu trong xương người. Đây được coi là một giải thích 
có phần hợp lý. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng không giải thích rốt ráo được 
nhiều trường hợp, bởi vì trước đây, thi thể các vị cao tăng chỉ được hỏa táng 
băng củi đốt, nhiệt độ không thể lên tới 600 °C nhưng sau đó người ta vẫn thu 
được nhiều xá lợi. 


Còn có 1 quan điểm khác cho rằng Xá lợi được tạo ra nhờ sự tôi luyện dẫn dắt 
chân khí qua ngôi thiền (khi cảm giác lên 1 điểm nào đó trong cơ thể xuất hiện 
tức là chân khí có đi qua điểm đó, hãy nghĩ nó như dòng điện sinh học). Các 
cao tăng tu luyện đến mức cao có thể dẫn dắt chân khí đi một cách đều đặn, 
luân chuyền khắp cơ thể, từ đó có thê tạo ra các xá lợi. Do đó không nhất thiết 
phải các cao tăng mới có xá lợi mà chỉ cần người bình thường có sự tập luyện 
thiền đến mức độ cao cũng có thể có được. 


Theo quan điểm tâm linh của Nhà Phật thì cho rằng xá lị là kết quả của quá 

trình tu hành và khổ luyện và là kết quả của quá trình tu dưỡng đạo đức, chỉ 

xuất hiện ở những người có tâm lòng đại từ đại bi, luôn làm việc thiện. 
-==0O0--- 

Relinquish - từ bỏ, thôi không làm 


Reliquary - hộp/nơi để thành tích của người sùng đạo 


1452 


Relished — hương vị, mùi vị (Relish - đồ gia vị) 
Reminiscent - hồi tưởng, gợi lại 

Remonstrate - phản kháng, phản đối 

Renaissance - rebirth 

Renunciation - từ bỏ, không nhận 

Repent — ăn năn, hối lỗi (Repentance = sự hối lỗi) 
Repercussion — reflection = reverberation = sự dội lại, phản chiếu, phản xạ 
Replete — no nê, đầy đủ 

Reprobate - người bị chúa đày xuống địa ngục, người tội lỗi 
Repudiate - từ chối, thoái thác 

Repugnant — đáng ghét, gây ra cảm xúc phản kháng 
Repulsion — sự kinh tởm, lợm giọng 

Repulsive — ghê tởm, đáng ghét 

Resemble - giống, tương tự 

Resentment — bIfterness, envy = oán giận 

Resilient — đàn hôi, co giản 

RespIte - hoản thi hành bản án, thời gian trì hoản 
Resplendent — chói lọi, rực rỡ, lộng lẫy 

Resurgence — rising again into life = hồi sinh, sống lại 


Resurrect — làm sông lại, phục hôi lại 


1453 


Resuscifate — làm cho tỉnh lại, làm rõ nét lại 

Reticent — kín đáo, tính trầm lặng, ít nói 

Retinue — øroup of retainers or attendants = đoàn tuỳ tùng của vua chúa 
Retort - trả đủa, trả miếng 

Revamp — revIse, renovafe = tân trang 

Revell — tham dự cuộc vui, người dự cuộc chè rượu 

Revelry — merry-making, fun = vui chơi, ăn chơi chè chén 

Reverberating — Reflecting = dội lại, phản chiếu, phản xạ 

Revere — tôn kính, sùng kính 

Reverend - tỳ kheo, tăng sĩ - The Reverend 1s correctly called a style but 1s 
often and 1n some dictlonaries called a title, form of address or title of respect. 
The style 1s also sometimes used by leaders In religions outside of 
Christendom such as Judaism and Buddhism. 

Reverenfially - tỏ vẻ tôn kính 

Reveting - mối ghép đỉnh tán 

Revile - chửi rủa, mắng nhiềc 


RevIvificatlon — to ø1ve a new life, reliving a past event = hôi sinh, làm 
sông lại 


Revulsion - khiêp sợ 
Rhetoric — hùng biện 
Rhubarb — cây đại hoàng, cây xi cuông lá màu đỏ nâu lên ăn 


Rhyme - vân, từ gieo vân cho một từ khác 


1454 


Rift - đường nứt, kẻ hở 
Rind - vỏ trái cây 
Rinpoche — VajJrayana master = pháp sư Kim Cang Thừa Tây Tạng 
“Precious one”, this 1s the tifle øgiven to someone formally recog- 
nized as the reincarnation of the past lama or teacher. 
Chữ Rinpoche là chữ Tây Tạng chí người tái sinh được tìm thây. Trong hệ 
thông Tây Tạng, họ được gọi là hóa thân (tulkus). Một hóa thân là một vị lạt 
ma tái sinh, một sô người cho nhãn hiệu Rinpoche. Danh hiệu Rinpoche, tuy 
thê, không được dùng một cách rộng rãi cho những hóa thân (tulkus), hay lạt 
ma tái sinh. Nó cũng được dùng cho một vị trụ trì hay một vị viện chủ tu viện 
nghĩ hưu. Không phải người nào được gọi Rinpoche cũng là một vị lạt ma tái 
sinh. 
Ripped — being under the Influence of alcohol or drugs 
Ripple - gợn sóng lăng tang 
Risibility — tính hay cười 
Rotund - giọng nói oang oang, phục phịch, mập mạp 
Rouse — kèn đánh thức (trong trại lính) 
Rubric — heading ¡n red letters = đề mục 
Rucksack — túi đeo vaI, ba lô 
Rudiment — nguyên lý cơ bản, sơ đắng 
Rung — one of the crossed-pIeces of a ladder = bậc thang 


Ruth — lòng thương, lòng trắc ân 


Ruthlessly — tàn nhẫn, độc ác 
„".-< 





1455 


5 


Sacerdotal — tăng lữ, giáo chức 

Sacramental - lễ ban thánh thế 

Sacred dogma - thánh đề 

Sacrilegious - phạm thượng, xúc phạm thần thánh 
Sacrosanct — quan trọng đến nỗi không thê thay đổi được 
Sacrum - (giải phẫu) xương cùng 


Sadhana -— the practice and Instructions ø1ven when taking on a commitment 
associated with a meditational deity (delty = vị thần, vị thánh) 
Một đặc trưng của Phật Giáo Kim Cương Thừa là nghi thức bắt buộc tham dự 
việc phát nguyện, phụng sự và thực hành nghi qưĩ (tiếng Phạn là sadhana) 
theo một đức bốn tôn hay một vị bồ tát nào đó. Đó là nghi thức mà một bậc 
thày tu chứng thành tựu một pháp môn nào, rồi trao truyền trực tiếp cho các 
đệ tử pháp môn đó, bao gồm mô tả, giảng nghĩa, quán tưởng và thứ lớp tu tập 
cùng với các nghi lễ cũng dường và thần chú tương ứng. 
Nhưng trong Kim cương thừa thì từ sadhana được dịch là Thành fu pháp để 
chỉ những bài chú về những phép tu thiền định đặc biệt dẫn đến sự thành tựu 
viên mãn... 


Sadism - tính tàn bạo, tính ác dâm 

Saffron — cây nghệ tây 

Sakya — The history of Sakya, one of the four maJor schools of Tibetan 
Buddhism, 1s firmly rooted 1n Tibets rích mythology. The leaders of Sakya 
are and have always been from a single aristocratic clan, the Khon. It's said 
that the first Khon was born after his father defeated a vampire and married 


the vampire's wIfe - phái Tát-Ca 


Sakyakumari Vedisadevi - Ashoka?s first wife 


1456 


Devi (full name: Vedisa-Mahadevi Sakyakumarl) was, according to the 
Ceylonese chronicles, the first wIfe of the third Mauryan emperor Ashoka. 
She was also the mother of Ashoka's first two children - his son, Mahendra, 
and daughter, Sanghamitra, both of whom played Important roles In the spread 
of Buddhism to other countries. She 1s also remembered for the Sanchi Stupa. 


Ashokas first wlfe was the daughter of a merchant of VedIsagiri, Devi by 
name, whom Ashoka had marrled while he was Viceroy at Ujjain. The 
Mahabodhivamsa (a Ceylonese source) calls her Vedisa-Mahadevi and a 
Sakyam! or a Sakyakumari as being the daughter of a clan of the Sakyas who 
had Immigrated to Vedisa nagaram out of fear of Vidudabha menacIng thelr 
mother country. 


This would make her a relative of the Buddha's family or clan, as he also 
belonged to a clan of the Sakyas. However, this connection between Devi and 
the Sakyas was probably a fabricatlon on the part of the Ceylonese 
chroniclers, who naturally attempted to find some relationship between her 
son, Mahendra, the first historically known missionary of Buddhism to 
Ceylon and the family of the Buddha. It seems much more feasible that Devi 
was merely the daughter of a local merchant of VedIsa. 


Devi and Ashoka shared a close and loving relationship unlike the usual 
dynastc arrangements. She gave Ashoka hs first two children - the boy 
Mahendra, born In about the year 285 BCE, and the girl Sanghamitra, born 
about three years later. Yet, Devi failed to convert Ashoka to Buddhism and 
he left her and their children 1n Vedisa when he was finally recalled to 
Pataliputra. Thus, DevI dịd not follow Ashoka as sovereign to Pataliputra, for 
there his Chief Queen (agramahisi) was his wife, Asandhimitra. It would have 
been unfitting for a prince of the House of Maurya to have a merchants 
daughter for a spouse, and a more suitable wIfe was found for Ashoka 1n 
Princess Asandhimitra, who became his chief queen and held that position for 
the maJority of his reIgn. 


Devi 1s described as having caused the construction of the Great Vihara of 
Vedisagiri, probably the first of the monuments of Sanchi and Bhilsa. This 
explains why Ashoka selected Sanchi and 1ts beautiful neighbourhood for hIs 
architectural activitles. VedIsa also figures as an important Buddhist place In 
earlier literature. 


Sakyakumari Vedisadevi - Người vợ đầu tiên của A-Dục-Vương 


1457 


Các tài liệu Tích Lan ghi nhận người vợ đầu tiên của ông là bà Devi hay 
Vedisa-Mahadevi, con gái một gia đình thương gia giàu có vùng Vedisa. 
Asoka cưới bà này khi đang làm Phó vương xứ Ujjain. Cuộc hôn nhân đầu 
tiên này đã cho ra đời hai người con, Mahendra và Sanghamitra, mà về sau 
trở thành những người mở đường cho sự xuất hiện của Phật giáo và giáo hội 
ở Tích Lan ( SriLanka ). Mahendra là trưởng phái đoàn truyền giáo có công 
truyền bá Phật giáo vào Tích Lan, trong khi Sanghamitra mở đường cho sự ra 
đời của giáo hội Tý-kheo ni (bhikkunisangha) tại đây. Mặc dù là người vợ đầu 
tiên nhưng bà Devi không theo Asoka vê kinh đô Pataliputra mà vân ở lại quê 
hương Ujjain của mình, thậm chí cả sau ngày Asoka lên năm Vương quyên 
Maurya. Tương truyền bà Devi đã cho xây dựng một ngôi tỉnh xá lớn 
(Mahavihara) tại vùng núi Vedisa (Vedisagiri).Tác phẩm Samantapasadika 
thuật sự kiện rằng sau khi nhận trách nhiệm giới thiệu Phật giáo sang Tích 
Lan, Mahinda đã khởi hành từ .Pataliputra đến UJJain thăm mẹ mình và ở lại 
tại Mahavihara một thời gian rồi từ đó đi tiếp sang Tích Lan. Địa danh Ujjain 
có bảo tháp Sanchi rất nỗi tiếng, lưu lại nhiều truyện tích nói về lòng mến mộ 
Phật pháp của Asoka, rất có thê được khởi dựng từ thời Asoka hoặc sau đó 
không lâu để đánh dấu tắm lòng mộ đạo của ông với bà Devì xứ Vedisa. 
——-0O0--- 
Shakya — the most Northerly Republic of Sakya where Gotama was born. 


The Shakyas formed an Iindependent republican state known as the Sakya 
GanaraJya. The Shakya capItal was Kapilavastu, which may have been located 
either In Tilaurakot, Nepal or PIprahwa, India. 

The best-known Shakya was the prince Siddhartha Shakya (Šth century BCR), 
who was the founder of BuddhIsm and came to be known as Gautama Buddha. 


Người ta thường dùng tên Sakya (Shakya) để chỉ vương quốc hoặc dòng tộc 
này, còn Kapilavastu là kinh đô của vương quôc đó. 


Theo nghiên cứu của Giáo sư Oldenberg, Kapilavastu - vương quốc của những 
người Shakya, là một tiểu quôc cộng hòa thuộc phạm vi cai quản của một nhà 
vua lớn hơn ở Ấn Độ, cụ thê là Kosala. Như ta đã thấy từ quá trình hình thành 
của nó, Kapilavastu đã bầu chọn người cai trị từ trong các thành viên hoàng 
gia và sự thần phục Kosala là tất nhiên vì đó là vương quốc tô tiên của họ. 
Salimty - độ mặn 


Sally - cuộc tấn công đột ngột, vây phá 


Salvagery — hành vi tàn bạo, độc ác 


1458 


Salvation - cứu rồi linh hồn 
Salvific — có tác dụng cứu vớt 


Samantabhadra — “All around Goodness”, 1s the famous divine bodhIsattva 
(SanskriÐ of the “Flower Garland Sutra”, the Samantabhadra who 

has developed the Inter-penetrating Samadhi so high that 
he can multiply all his øood actions Infinitely throughout 
hIs micro and macrocosms, for example conscIously 
bowing 1n miniature subatomic bodies 1n subatomic unI- 
verses to subatomic Buddhas at the moment he bows 1n 
the ordinary universe to the Buddha before him... 


Samantabhadra Bodhisattva - Phổ Hiền Bồ Tát 
Bodhisattva Samantabhadra - Phố Hiền Bồ Tát 


Bodhisattva Samantabhadra 1s one of the popular and most worshipped 
Bodhisattva in Mahayana Buddhism. Samantabhadra 1s depicted riding on an 
elephant with six tusks or three elephants. 


One of the maJor Bodhisattvas, Samantabhadra 1s an Iconic Bodhisattva and 
1s believed to be assoclated with Buddhist practice and mediftation 1n 
Mahayana Buddhism. The term Samantabhadra literally means “Universal 
Virtue”, “Universal Worthy”, “He Mho ¡is All-Pervadimgly GŒood”. 
Bodhisattva Samantabhadra 1s sometimes depicted as bodhisattva, who 
protecfs all beings who teach Dharma and 1s known as Fugen In Japan and 
Pˆu-hsein In China. In Buddhist tradition, Samantabhadra 1s portrayed as the 
one with Shakyamumi Buddha as well as bodhisattva ManJushri and together 
they form Shakyamumi Trinity. 


Samantabhadra 1s depicted as Bodhisattva dressed as royalty with lotus leaf 
1n his hands “ Parasol ” and ride on an elephant with six tusks. The six tusks 
of the elephant represenf sIx senses or sometimes sIx sense organs (ear, eye, 
nose, tongue, body, and mind). In Nyingma School of Tibetan Buddhism, 
Samantabhadra 1s considered as the prImordial Buddha. 


In Mahayana Buddhism 


1459 


In Mahayana Buddhism, Bodhisattva Samantabhadra 1s sometimes portrayed 
alone and 1s believed as the counterpart of another Bodhisattva ManJushri. 
Together they are seen In Shakyamuni Trimty. In Shakyamunm Trintty, 
Samantabhadra 1s seen on the right side of ShakyamunIi Buddha carrying 
Lotus leaf or sword, or wish-fulfilling Jewel and ride on an elephant. 
Sometimes Samantabhadra 1s seen riding three elephanfs or one elephant with 
sIx tusks. These six tusk also represent the S1x Perfection”s or Paramitas . 
They are charty, morality, pattence, diligence, contemnplaHon, and Wisdom. 
And Bodhisattva ManJushri 1s depicted on the left side of Shakyamumi and 
Buddha 1s In the center of the Shakyamuni Trinmty. 


Bodhisattva Samantabhadra 1s shown 1n Chinese art with feminine attrIbutes 
and wears dresses sImilar to Kuan Jin. In China, Samantabhadra 1s worshipped 
especIally in Mount Emel since 1t 1s the Bodhimanda of Samantabhadra . 


In Vajrayana Buddhism 


In VaJrayana or Esoteric Buddhism and In most of the schools of Tibetan 
Buddhism, Samantabhadra 1s depicted In the form of Buddha rather than 
Bodhisattva. In some traditions of Tibetan Buddhism, Samantabhadra 1s 
worshipped as the priImordial Buddha. 


“Samantabhadra 1s not subJect to limits oftime, place, or physical conditlons. 
Samantabhadra 1s not a colored being with two eyes, etc. Samantabhadra 1s 
the unity of awareness and emptiness, the unity of appearances and emptiness, 
the nature of mind, natural clarity with unceasing compasslon - that 1s 
Samantabhadra from the very beginning” — Chinese Monk Moheyan. 


Appearance of Samantabhadra in Buddhist Sutra 


Bodhisattva Samantabhadra appears in many chapters of varlous Sutras of 
Buddhism. 


Lotus Sutra 
Samantabhadra appears 1n the last chapter of Lotus Sutra, and Bodhisattva 
Samantabhadra 1s called as Bodhisattva Ủniversal Worthy and Universal Sage 


Bodhisattva according to the different translatlon. Samanfabhadra took great 
VOWS fO profect the Lotus sutra and those who teaches the Dharma as well as 


1460 


who follows the Sutra. According to Nichiren School of Buddhism, he 1s 
depicted as the protector of the Sutra. 


Gandavyuha Sutra 
Samantabhadra Bodhisattva 1s the key and Iconic figure of Gandavyuha Sutra. 
He appears particular In the last chapter of the Sutra. In this sutra , 
Samantabhadra 1s seen to teach the student Sudhana about the w1sdom that 
only exists for the sake of all sentilent beings and must be practiced for the 
sole purpose of benefitting the living beIngs. 
Avatamasaka Sutra 
In this Sutra, 1t 1s believed Buddha mentioned Samantabhadra and his ten 
øreat vows during his path to Buddhahood. The ten great vows made by 
Bodhisattva Samantabhadra are as follows: 
° To worship and pay homage to all Buddhas 
» To praise the virtues of Buddha (Tathagata) and preach them 
» To gIve various offerings to all Buddhas generously 
s To confess misdeeds and evil karma and repent for them 
s To reJoice other”s merIt as well as virtues and Join them 
» To teach preach the Buddha teachings ( Dharma ) on request of Buddha 
» To request, Lord Buddha to remain the world 
« To follow the Buddha teachings and walk on the path at all times 
s To live in harmony and help to benefit all beings 
s To pass on the merifs and virtues for the benefits of all beings 
(By Gaurav Manandhar) 


--0Ö0--- 


“Nam Mô Đại Hạnh Phố Hiền Bồ Tát” 
1461 


Tượng Phổ Hiền Bồ Tát tại Nga Mi Sơn, Trung Quốc 


—— ..y+ 





Sự Tích Đức Phố Hiền Bồ Tát 


Khi chưa xuất gia học đạo, đức Phổ Hiền còn làm con thứ tư của vua Vô 
Tránh Niệm, tên là Năng-đà-nô. Nhờ phụ vương khuyên bảo nên Thái Tử mới 
phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và chúng sanh trong 3 tháng. Lúc ấy có 
quan đại thần Bảo Hải thấy vậy, khuyên rằng: “Nay Điện Hạ có lòng làm được 
việc công đức rất tốt như thế, xin hãy hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề 
mà cầu được thành Phật, hơn là cầu sự phước báu hữu lậu nơi cõi Nhơn, Thiên, 
vì cõi ấy còn ở trong vòng sinh tử”. 


Thái tử Năng-đà-nô nghe quan đại thần khuyên bảo như vậy, liền bạch với 
Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi có món công đức cúng 
dường Ngài và đại chúng trong 3 tháng, xin hồi hướng về đạo Vô Thượng 
Chánh Giác, nguyện phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát mà giáo hóa mọi loài 
chúng sanh được thành Phật đạo; và nguyện được cõi Phật rất thanh tịnh trang 
nghiêm, bao nhiêu những sự tốt đẹp và sự giáo hóa chúng sanh đều y như thế 
giới của Đức Phô Hiền Như Lai vậy”. 


Đức Bảo Tạng Như Lai nghe Năng-đà-nô thái tử phát nguyện như vậy liền 
thọ ký rằng: “Hay thay! Hay thay! Ngươi phát thệ nguyện rộng lớn, muôn độ 
hết thảy chúng sanh đều thành Phật đạo. Trong khi tu Bồ Tát đạo, dùng trí 
kim cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loài chúng sanh, vì vậy nên 
ta đặt hiệu ngươi là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trãi hằng sa 
kiếp làm nhiều công việc Phật sự rất lớn, rồi đến thế giới Bất Huyền ở phương 


1462 


Đông mà thành Phật, hiệu là Phô Hiền Như Lai, chừng đó những sự tốt đẹp 
trang nghiêm của ngươi đã câu nguyện thảy đêu như ý”. 


Khi đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký rồi, tự nhiên giữa hư không có nhiều vị 
Thiên Tử ở các cõi Trời đem đủ thứ bông thơm đẹp đên mà cúng dường và 
đông thinh khen ngợi. 


Thái tử Năng-đà-nô thưa với Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nếu những sự 
ao ước của tôi ngày sau quả nhiên được như lời Ngài thọ ký, nay tôi kính lễ 
Ngài và Chư Phật mà xin làm sao hằng sa thế giới có đủ món hương tất tốt, 
rất thơm, mùi bay khắp trong các cõi; và mọi chúng sanh, hoặc ở trong địa 
ngục, ngạ quỷ cùng súc sanh, cho đến các người ở cõi Thiên Thượng nhơn 
gian đương mặc phải nghiệp báo gì, nếu ngửi . được món hương thơm ây, tức 
thì đều được thoát khổ và lại hưởng sự an vui”. 


Thái tử Năng-đà-nô thưa rồi đang cúi đầu mà lễ Phật, thì trong các thế giới 
mười phương tự nhiên có mùi hương thơm bay khắp cả. Lúc đó mọi loài chúng 
sanh ngửi được mùi hương ấy, lòng dạ hớn hở, các phiền não thảy đều tiêu 
trừ. Năng-đả-nô thái tử nhờ Phật thọ ký như vậy, thân tâm vui mừng, bèn đảnh 
lễ Phật, rồi ngồi xuống nghe Ngài thuyết pháp. 


Thái tử Năng-đà-nô nhờ công đức đó nên sau khi mạng chung, sanh ra các 
thân khác và các đời khác, kiếp nào cũng nhớ lời thệ nguyện mà chăm làm 
Phật sự và hóa độ chúng sanh, để cầu cho mau chóng viên mãn những gì mình 
đã ao ước, phát nguyện. 


Bởi ngài có lòng tu hành tinh tấn như vậy nên đã thành Phật ở cõi Bất Huyền 
và nay hóa thân vô sô ở trong các thê giới mà giáo hóa chúng sanh. 


Hình tượng Bồ Tát Phố Hiền 


Trong Phật giáo Tạng truyền, tạo tượng riêng lẻ của Bồ Tát Phổ Hiền 
thường được miêu tả như sau: Ngài cưỡi trên voi trăng có sáu ngà, tay trái đề 
sát hông hoặc cầm chuông, tay phải cầm chùy kim cương, đầu đội mũ Ngũ 
Phật, thân khoác áo màu, hình tượng giống như đồng tử 16 tuổi. Đặc trưng tạo 
tượng của ngài là sức mạnh và sự vững chãi, cho nên thường được hình dung 
với sự tu hành dũng mãnh mà ôn hòa của Bồ Tát. Hơn nữa, tượng thường có 
màu trăng, tượng trưng cho tâm tính thanh tịnh, biểu thị ý nghĩa Bồ Tát lấy 
Lục độ đề thâu nhiếp vạn hạnh, lẫy sự sắc nhọn của ngà voi để phá hủy chướng 
ngại, không sợ oán địch. 


1463 


Trong Kim cương thừa, tên Phố Hiền được sử dụng chỉ Bản Sơ Phật (skt. adi- 
buddha), hiện thân của Pháp thân (skt. đharmakaya, Tam thân). Phố Hiền này 
(không phải vị Đại Bồ Tát) được vẽ với màu xanh đậm, tượng trung cho tính 
Không. Tranh tượng cũng vẽ Phô Hiền hợp nhất với nữ thần sắc trắng, tượng 
trưng cho sự nhất thê. Trong phép Đại thủ ấn (skt. mahamudra), thân của Phô 
Hiền là Báo thân (skt. sambhogakaya) và đóng một vai trò trung tâm. 


Thân trạng 


Phổ Hiền thường xuất hiện trong bộ ba cùng với Thích Ca và Văn Thù Sư Lợi 
gọi là Thích Ca Tam Tôn, (Sakya Shanzon). Ngài đứng bên phải, còn Văn 
Thù đứng bên trái và có khi họ được vây quanh bởi mười sáu thiên thần bảo 
vệ cho kinh Bát Nhã. Ngài thường xuất hiện như một Bồ Tát với vương miện 
và y trang đây ä ắp châu báu như một ông hoàng và nhiều tranh ảnh tượng, ngài 
CưỠI VOI trắng 6 ngà, voi trăng tượng trưng cho chiến thắng 6 giác quan. Tùy 
khí của ngài chính là viên bảo châu mà ngài thường câm nơi tay trái hoặc tay 
phải cầm hoa sen, trên đó hoa là viên bảo châu. Trong nhiều biểu thị, một 
trong hai bàn tay ngài bắt ấn giáo hóa, với ngón cái và ngón trỏ, chạm nhau 
thành hình tam giác... 
“Nam Mô Đại Hạnh Phố Hiền Bồ Tát” 
-—-0O0--- 


Samantabhadra sutra - kinh Phố Hiền 
Sambodhi — Tam Bồ Đề - Chánh Giác, tức Tam Bồ Đề 
Sambodhi Sutta: Self-awakening 


I have heard that on one occasion the Blessed One was sfayIng near Savatthi 
in Jetas Grove, AnathapIndikas monastery. There he said to the monks: 
"Monks, If wanderers who are members of other sects should ask you, "What, 
f{riend, are the prerequisites for the development of the wings to self- 
awakening?' how would you answer them?” 


"For us, lord, the teachinsgs have the Blessed One as their root, their guide, & 
theIr arbitrator. It would be good 1f the Blessed One himself would explicate 
the meaning of this statement. Having heard It from the Blessed One, the 
monks wIll remember 1t." 


"In that case, monks, listen & pay close afttention. I will speak." 


1464 


"As you say, lord,” the monks responded. 


The Blessed One said, "If wanderers who are members of other sects should 
ask you, 'What, friend, are the prerequIsites for the development of the wings 
to self-awakening?' you should answer, "There 1s the case where a monk has 
admrirable friends, admirable companions, admirable comrades. Thịs 1s the 
first prerequIsite for the development of the wInøs to self-awakening. 


"'Furthermore, the monk 1s virtuous. He dwells restrained 1n accordance with 
the *Patimokkha, consummate 1n his behavior & sphere of activity. He trains 
himself, having undertaken the training rules, seeing danger In the slightest 
faults. Thịs 1s the second prerequisite for the development of the wings to self- 
awakenIng. 


"'Furthermore, he gets to hear at wIll, easily & without difficulty, talk that 1s 
truly sobering and conducive to the opening of awareness, 1.e., talk on 
modesty, on contentment, on seclusion, on non-enftanglement, on arousing 
p€rsIstence, on virtue, on concenfration, on discernment, on release, and on 
the knowledge & vision of release. This 1s the third prerequisite for the 
development of the wings to self-awakening. 


"'Furthermore, he keeps his persistence aroused for abandoning unskillful 
mental qualities and for taking on skillful mental qualitles. He 1s steadfast, 
solid in his effort, not shirking (lân tránh) his duties with regard to skillful 
mental qualites. This 1s the fourth prerequisite for the development of the 
wiInøs to self-awakening. 


"'Furthermore, he 1s discerning, endowed with the discernment of arising & 
passing away - noble, penetrating, leading to the right ending of stress. Thịs 
1s the fifth prerequisite for the development of the winøs to self-awakening.' 
"Monks, when a monk has admirable friends, admirable companions, 
admrirable comrades, 1t 1s to be expected that he wIll be virtuous, wIll dwell 
restrained 1n accordance with the Patimokkha, consummate 1n his behavIor 
and sphere of activity, and wIll train himself, having undertaken the training 
rules, seeing danger 1n the sligh(est faults. 


"When a monk has admirable friends, admirable companions, admirable 
comrades, 1f 1s to be expected that he wIll get to hear at w1ll, easily and wIthout 
difficulty, talk that 1s truly sobering and conducive to the opening of 
awareness, 1.e., talk on modesty, on contentment, on seclusion, on non- 


1465 


entanglement, on arousing persistence, on virtue, on concentrafion, on 
điscernmernt, on release, and on the knowledge and vision of release. 


"When a monk has admirable friends, admirable companions, admirable 
comrades, 1t 1s to be expected that he wIll keep his persistence aroused for 
abandoning unskillful mental qualities, and for taking on skillful mental 
qualitles - steadfast, solid in his effort, not shirking his dutles with regard to 
skilful mental qualities. 


"When a monk has admirable friends, admirable companions, admirable 
comrades, 1t 1s to be expected that he will be discerning, endowed with 
discernment of arIsing and passing away - noble, penetrating, leading to the 
rIipht ending of stress. 


"And furthermore, monks, when the monk 1s established 1n these fÍive 
qualitles, there are four additional qualitles he should develop: He should 
develop [contemplation of] the unattractive so as to abandon lust. He should 
develop good wIll so as to abandon 1l wiIl. He should develop mindfulness of 
in and out breathing so as to cut off distractive thinking. He should develop 
the perception of inconstancy so as to uproot the concett, T am.' For a monk 
p€rceiving Inconstancy, the perceptlon of nof-self 1s made firm. One 
perceiving nof-self attains the uprooting of the conceit, 'Ï am' - Unbinding 1n 
the here and now." (Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu) 


*Patimokkha - In Theravada Buddhism, the Patimokkha 1s the basic code of 
monastic discipline, consisting of 227 rules for fully ordained monks 
(bhikkhus) and 311 for nuns (bhikkhums). 


Chánh Giác, tức Tam Bồ Đề (Sambodhi), người nào đạt được? A La Hán đạt 
được! Đạt được bằng cách nào? Đoạn Kiến Tư phiền não. Đã đoạn Kiến Tư 
phiền não bèn chứng Tam Bồ Đề tức Chánh Giác, được gọi là A La Hán. Lại 
nâng cao lên một bậc là Chánh Đắng Chánh Giác, tức là Tam Miệu Tam Bồ 
Đề (Samyak Sambodhi), Bồ Tát chứng đắc Chánh Đăng, cao hơn A La Hán,. 
Các Ngài chứng đắc bằng cách nào? Bồ Tát không chỉ đoạn Kiến Tư phiền 
não, mà Trần Sa cũng đã đoạn, Vô Minh cũng phá một phẩm, như vậy thì mới 
có thê chứng đắc Chánh Đăng Chánh Giác. Đăng là bằng Phật, nhưng vẫn 
chưa đạt tới [địa vị] Phật, còn kém một cấp. Địa vị cao nhất là Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác (Anuttara Samyak Sambodhi), Phật chứng đắc quả 
VỊ này... 


1466 


Samma Sambuddha — Teacher of the Supreme Enlightenment, later 
becoming Buddhist teaching would maintain that a 
Samma Sambuddha wIll only appear on earth every 
32,000 years when the knowledge of the Dharma had 
completely faded on earth... 


Samsara — cycle of births and deaths = wheel of life = vòng sinh tử luân hồi 


Samsara (SanskrIt) — 1s a state of exIstence characterized by endless cycles of 
life, death and rebirth. The term also refers to our ordinary state of day-to-day 
exIstence, which 1s characterized by suffering. AlI beings remann 1n this stafe, 
propelled by karmic 1mprints from past actions and negative “delusory” state 
of mind, until one removes all negative tendencies of mind and achieves a 
state of Liberation. (His Holiness The Dalai Lama and Howard C. Cutler, 
M.D. m therr book “The Art of HappIness') 


Cycle of Rebirth - The concept of samsara 1s closely associated with the 
belief that the Ignorant person continues to be born and reborn In varlous 
realms In the form of a human, animail, or other being (depending on karma). 
Jainism maintains that one who accrues a sIgmificant amount of bad karma can 
also be reborn as a plant or even as a rock, and similar conceptfs can be found 
1n Puranas, In the Bhagavadgita, In the Manusmrti and 1n similar texts. 
Nonetheless, most philosophic tradiions of Hindulsm and Buddhism 
maintain that plants and rocks cannot be 1ncluded 1n samsara since they lack 
the possIbility of experlence (bhoga) and, hence, of karma. 


In Buddhism, conscIousness per se survIves the death of the body and actfs as 
the basIs for arising of a new personality in a new body conducIve to the 
expression of a combination of accumulated habits volitional (Sankharas) and 
mindset at the moment of death (which are themselves affected by previous 
volitlonal impulses). In other Indian religions, the volitional Impulses accrued 
Írom the present lie are transmitted through a structured conscIousness 
popularly known as the soul, which, after an Iintermediate period (in Tibetan 
called the bardo), attaches to a new body and 1s reborn. This cyclical process 
ends with the attainment of liberatlon moksha. If one lives In extremely evil 
ways, however, one may be reborn as an animal or other unfortunate being... 


Vòng Sanh Tử Luân Hồi - Khi chưa sinh ra, ta là ai? Khi đã sinh ra, ai là 
ta? 


1467 


Luân hồi là một thể tài rất sinh động và rất quan tâm đối với con người. Chết 
rồi sẽ đi đâu về đâu? Tại sao sinh, rồi tái sinh? Có cõi âm hay không? v.v... 
Đó là những dấu hỏi lơ lửng trong tâm của phần lớn nhân loại. Các nên tín 
ngưỡng và tôn giáo trên thế giới đều có những quan niệm khác nhau về luân 
hồi. Riêng đối với Phật giáo, luân hồi không phải là một giáo lý đặc thù, cũng 
không phải là một vấn đề triết học cơ bản, nhưng nó là một sự thật hiển nhiên 
đối với những con người còn bị trầm luân trong sanh tử khổ đau. Do đó, trong 
các kinh điển của cả Nam tạng và Bắc tạng đề thảng hoặc đề cập đến các vân 
đề luân hồi, như là một hiện tượng trôi chảy của những đời sông nối tiếp nhau. 
Đặc biệt là trong Bồn Sinh (Tiểu Bộ kinh) đã ghi lại các mâu chuyện tiền thân 
của Đức Phật, như là một xác chứng hùng hỗn về cuộc sống luân hồi của vị 
đại Bồ tát. 


I. Định nghĩa: 


Luân hồi, tiếng Phạn là samsara, có nghĩa là sự chuyên sinh, sự chuyền tiếp, 
sự diễn tiễn liên tục của những kiếp sống; Và Sự chuyên sinh liên tục đó, 
thường được biểu thị bằng bánh xe (cakka) và được gọi là bánh xe luân hồi 
(samsaracakka): 
Chúng ta có thể hình dung bánh xe luân hồi như là một "vòng tròn sinh sinh - 
hóa hóa" của đời sống của muôn loài chúng sanh. Trên vòng tròn ấy, không 
có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc, và bánh xe ấy cứ quay mãi 
trong vòng trầm luân của sanh tử khô đau cho đến khi nào con người tu tập và 
đạt đến sự giải thoát tối thượng. Đức Phật dạy: 

"Đêm dài đối với kẻ thức 

Đường dài đối với kẻ mệt 

Luân hồi dài đối với kẻ ngu 
Không biết rõ chân diệu pháp" 


IIL Nội dung luân hồi: 


Sau khi thành thạo đạo cội bồ đề, một trong những tuyên ngôn (khải hoàn ca) 
đâu tiên của Đức Phật đã được cât lên giữa dòng đời với nội dung giải thoát 
vòng luân hôi - trâm luân, đã được ghi lại trong kinh tạng như sau: 


Trong lòng sống chết vô tận 
Ta đi mãi không dừng 
Từ bảo thai này sang bào thai khác 
Đuôi theo người chủ ngôi nhà 
(trong vòng luân hồi) 


1468 


Chủ nhà! Ta đã năm được ngươi rồi 
Ngươi không cất nhà lại được 
Cột kèo đã gãy hết 
Mái, rường đã sụp đồ 
Tâm lìa hết tạo tác 
Tất cả đã diệt trừ xong 
(giải thoát khỏi vòng luân hồi). (Pháp cú - 153-154) 


1. Luân hồi - tái sinh: 

Qua bài kinh trên, chúng ta thấy rõ Đức Phật đã xác định sự thật về luân hồi 
một cách cụ thê qua hình ảnh tái sinh (từ bào thai này sang bào thai khác). Tái 
sinh (reincarnation) là sự trở lại một đời sống mới hoặc cao hơn, hoặc thấp 
hơn hoặc như cũ trong lục đạo (trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh) sau khi đã kết thúc một chu kỳ sống (life cycles), hay còn gọi là thọ 
mạng đã hết - chết. 


Thông thường, khi nói đến luân hồi - tái sinh, trong phật giáo thường đề cập 
đên hai khái niệm cơ bản về sự sinh tử, đó là: 


a. Chu kỳ sinh tử của từng sát na 
b. Chu kỳ sinh tử của một đời sông 


- Về chu kỳ sinh tử của từng sát na, vì nó diễn ra quá nhanh chóng như sự sinh 
ra rồi mất đi của một làn chớp (điện chớp) mà thuật ngữ Phật học gọi là "niệm 
niệm - sinh diệt" (sự sinh tử diễn ra trong từng ý niệm), do đó vấn đề chỉ được 
bàn đến trên một bình điện cao hơn, như trong thiền định, hoặc các cảnh giới 
của tâm thức v.v... 


- Về chu kỳ sinh tử của một đời sống, do tính cách giới hạn của một chu kỳ 
sống, nghĩa là có thể ghi nhận qua bốn giai đoạn: sanh, lão, bệnh, tử vả / hoặc 
sinh thành (sinh), tồn tại (trụ), biến chuyền (đị) và hoại diệt (diệt) của một 
chúng sinh, nên chu kỳ này trở thành chủ đề trung tâm khi nghiên cứu về luân 
hồi-tái sinh. 


Theo quan điểm của Phật giáo, tất cả muôn loài chúng sinh phải chịu sự chi 
phối của định luật vô thường. Đối VỚI CON người, VÔ thường chính là sự biểu 
hiện của sinh, lão, bệnh, tử của mỗi kiếp sống, và cứ mỗi kiếp sống như thế 
đều được giới hạn bởi hai đầu sinh và tử. Tuy nhiên, sinh và tử chỉ là sự bắt 
đầu và hoản tất của một chu kỳ, Như thế, khi thân xác này hủy hoại, cái gì sẽ 


1469 


tiếp tục tái sinh - mở đầu một kiếp sống mới? Đây là then chốt để tìm hiểu về 
luân hôi. 


Kinh trung bộ (Majjhima Nikaya - 135), Đức Phật dạy rằng: "Con người là 
chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp, là quyên thuộc của nghiệp; nghiệp 
là thai tạng mà con người được sinh ra". 


Từ lời dạy trên, chúng ta thấy rằng nghiệp (karma) luôn luôn có mặt cùng với 
sự có mặt của con người. Và khi chết, thì thân thể vật lý này tan hoại, còn 
nghiệp vẫn còn tiếp tục trôi lăn theo dòng trầm luân của nó (hoặc thiện nghiệp, 
hoặc ác nghiệp). Nhưng nghiệp không phải là linh hồn bất tử để nối kết các 
kiếp sống, vì bản thân nó là vô ngã. Tuy nhiên, chính nghiệp là cơ sở, là điểm 
trung tâm, để qua đó, vòng luân hồi xoay chuyển. Vậy, nghiệp là gì? 


Nghiệp là hành động có tác ý, hay hành động được phát sinh từ tâm; và thông 
qua hành động của thân, miệng và ý mà nghiệp được hình thành. Nói đến 
nghiệp là nói đến thiện ác trong tương quan nhân quả; và trong mối tương 
quan đó, động cơ chính để kiến tạo nghiệp là tham , sân, si (ác nghiệp) và 
ngược lại là không tham, không sân, không sĩ (thiện nghiệp). 


Từ đây, chúng ta thấy rõ rằng, chính tâm lý của mình là cơ sở để tạo nên 
nghiệp của mỗi người. Con người là kẻ quyết định cái nghiệp của mình - cái 
định nghiệp do mình tạo tác. Và cũng chính con người là kẻ duy nhất có thê 
giải thoát mọi nghiệp lực của mình, đi ra khỏi vòng luân hồi tái sinh. 


2. Nghiệp và tái sinh: 

Trong đạo Phật, nghiệp được trình bày gồm nhiều loại, nhưng nghiệp cơ bản 
là thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp. Về mặt tính chất, nghiệp được phân 
thành bốn loại như sau: 

a. Cực trọng nghiệp (weighty karma): nghiệp loại nặng như giết cha mẹ, giết 
nĐƯỜI V.V... 

b. Tập quán nghiệp (habitual karma): nghiệp do thói quen hình thành. 

c. Tích lũy nghiệp (strored up karma): nghiệp do tích tụ từ cuộc sông thường 
ngày. 

d. Cận tử nghiệp (death-proximate karma): nghiệp lúc sắp chết. 


Như đã trình bày, trong suốt vòng luân lưu của sinh tử, tử sinh, từ đời sống 
này sang đời sống khác, nghiệp bao giờ cũng đóng vai trò trung tâm của sự 
luân chuyển. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tái sinh (reincarnation), thì cận tử 
nghiệp là điều kiện quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến sự tái sinh. Cận 


1470 


tử nghiệp, trên một góc độ nào đó, có thể nói là hệ quả được cô kết trong suốt 
đời sống của một kiếp người; đồng thời, nó cũng là dòng nghiệp thức mạnh 
nhất, thức đầy thần thức của con người trước, trong hoặc sau khi chết tìm kiếm 
một sự tái sinh. 


Thông thường khi sinh tiền, con người làm lành hay làm ác, các hành động 
(của thân, miệng, ý) đó đều được lưu vào trong Tàng thức (Alaya) như những 
hạt giống được gieo vào và nằm im trong lòng đất, cho đến khi sắp chết hoặc 
chết, thân thể và các quan năng không còn hoạt động, lúc bấy giờ chỉ có tâm 
thức hoạt động. tuy nhiên, tâm thức lúc đó không phải là tâm thức ở trạng thái 
định tĩnh, tự chủ, linh hoạt v.v.., mà trái lại nó rơi vảo trạng thái bất tỉnh, hôn 
mê, hoảng hốt, phách lạc hồn xiêu ...Và ngay lúc bấy giờ, mọi tạo tác của con 
người, hoặc thiện hoặc ác (còn gọi là thiện nghiệp hoặc ác nghiệp), từ trong 
quá khứ (khi còn sông) sẽ tạo thành dòng nghiệp thức gồm những ý lực cực 
mạnh đề thôi thúc thần thức của con người đi tìm cảnh gHới tái sinh. Cần lưu 
ý rằng, các tập quán, thói quen, nhất là sự luyến á áI, chấp thủ khi còn sống sẽ 
ảnh hưởng rất lớn đến cận tử nghiệp. Do đó, nêu sống an lạc thì cũng chết an 
lạc. Sống còn khô đau vì tham, sân, sĩ thì đương nhiên chết cũng khô đau như 
thế. Vì sông và chết chỉ xuất hiện trên một tiền trình, như thức và ngủ. Vì vậy, 
để có sự giải thoát, ngay tại đây và bây giờ, cần phải luôn luôn hướng tâm đến 
với sự xả ly thanh tịnh, xoá bỏ mọi sự tham ưa và bám víu. Thánh nhân có 
dạy rằng: "Thế gian như một con thuyền, hãy đi trên nó chứ đừng mang vác...". 


Từ một vài chỉ tiết trên, chúng ta thấy rằng sự sống và sự chết của con người 
có được an lạc hay không là tùy thuộc vào dòng tâm thức của mỗi cá thê. Sau 
khi thọ mạng đã hết - chết, thì thân xác sẽ tan hoại, nhưng dòng nghiệp thức 
(thần thức) sẽ tiếp tục đi vào các đời sống mới trong sáu cõi: trời, người, a tu 
la , địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tùy theo nghiệp lực thiện hay bất thiện. 


3. Nghiệp thức - sinh và tái sinh: 

Theo kinh Trung Bộ (tập I), sự xuất hiện của con người bao giờ cũng hội đủ 
3 điều kiện: a. Cha mẹ có giao hợp; b. Người mẹ có thể thụ thai; và c. Phải có 
mặt nghiệp thức. Nếu không có mặt nghiệp thức thì thai nhi không thể sống. 


và nghiệp thức (karmic conscIousness), còn được gọi là hương âm, hay là 
Kiết sinh thức (Gandhabha). Khi điều kiện hội đủ và do nghiệp chiêu cảm mà 
kiết sinh thức đi vào thai mẹ; lúc bấy giờ, Kiết sinh thức cảm như là "ý niệm 
tối sơ; của một đời sống mới. Cho đến khi chết, cũng dòng nghiệp thức ấy 
thúc đầy tìm kiếm tái sinh, nên được gọi là "nghiệp dẫn tái sinh". Thực ra, cả 
sự sinh và tái sinh đều được căn cứ trên dòng vận hành của nghiệp thức. Và 


1471 


từ sinh cho đến tái sinh (sau khi chết), trong suốt quá trình đó, đời sống của 
một sinh thể được hình thành qua cơ cầu của 12 Nhân duyên: vô minh - duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục 
nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên di, đi duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sinh, sinh duyên lão, tử, sâu, bi, khổ, ưu não... Như vậy, 12 nhân duyên 
chính là sự hiện hữu của con người. Và trong 12 Nhân duyên, các chi phần vô 
minh, hành, thức và danh (sắc) là các yếu tô của nghiệp dẫn tái sinh. 


4. Các quan niệm về chết và thân trung Ấm: 

Trong Nikaya đề cập đến sự chết cụ thê như sau: thứ nhất là chết sắc thân 
đoạn diệt, hai là chết do thọ mạng đã hết, và do nghiệp ở đời đã hết. Bên cạnh 
đó, còn có trường hợp chết đột ngột (bất đắc kỳ tử, chưa đến lúc mà chết). 
Nhìn chung, sự chết được xem như là sắc thân (cơ thể) đã đoạn diệt. 

Một vấn đề khác nữa là trung ấm. Theo một số chủ thuyết của Đông sơn bộ, 
Chính lượng bộ thuộc Hữu bộ cho rằng, sau khi chết và trước khi tái sinh, ở 
giữa đó là thân trung ấm (trung gian). Thời gian của thân này là thời gian 
chuẩn bị tái sinh, nó kéo dài không quá 49 ngày (theo Thiết Ma Đạt Đa). Có 
thê do ảnh hưởng của không quá niệm này mà có tục lệ cúng thất - thất trai 
tuần (7 x 7 = 49 ngày). 


Tuy nhiên, theo Nikaya và A Hàm thì từ "tử tâm" cho đến "kiết sinh tâm" chỉ 
điển ra trong vòng một đên hai sát na (tích tắc), do đó không cân có thân trung 
âm (trung hữu). 


Thật ra, theo người viết nhận định, thân trung ẫm cũng là một thân vi tế (tịnh 
sắc thân), một cảnh giới trong hằng hà sa thế giới; và đương nhiên nó cũng vô 
thường, biến dị, cũng luân hỏi sinh diệt. Vì thế, không có gì mâu thuẫn giữa 
"tử tâm" và "kiết sinh tâm" trong Nikaya với quan điểm có hay không có quan 
điểm sắc thân trung ấm. Vì lẽ, thời gian 49 ngày cho một thân - thức đương 
nhiên không có gì vô lý khi tại trần gian có những đời sống dài nhất chỉ một 
vài ngày, như loài muỗi mòng v.v... 


5. Đề có một sự chết trong thanh bình - an lạc: 

Đây là vấn đề trọng yếu của con người, Như đã đề cập, sống và chết cũng như 
thức và ngủ, vậy thôi. Chúng ta không nên quan tâm quá đáng về cái chết, vì 
ai cũng chết. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là sông và sông như thế nào để 
lúc chết được bình an. Vì lẽ đó, đối với Phật tử cần phải sống giữ tâm linh 
trong sạch, đừng làm điều gì gây khổ đau cho chính mình và cho kẻ khác, nhất 
là phải luôn luôn ý thức rằng cuộc đời là vô thường, "ân gian này là chiếc 
câu, hãy đi qua nó chứ đừng xây nhà trên nó". Cho đến khi nào tâm được 


1472 


trong sạch, thanh bình, không còn luyến tiếc, không còn bám víu vào bất cứ 
điều gì, dầu gia tài sự nghiệp, dầu vợ đẹp con ngoan v.v..., thì khi đó sự chết 
của bạn như lên thuyền sang sông, giải thoát mọi khổ đau, chết trong sự bình 
an phúc lạc. Đức Phật dạy: 
"Bỏ quá khứ, hiện tại và vị lai 
Đến bên kia cuộc đời 
Ý giải thoát tất cả 
Chớ vướng bận sinh, già, bệnh, chết" 


II. Kết luận: 


Tìm hiểu về luân hồi là để sống được an nhiên, tự tại. Chúng ta không có tìm 
gặp luân hồi, vì luân hồi đang trôi chảy ngay trên thân của môi con người, như 
dòng máu luân lưu. Cái khổ dán nhất của người đời là tham muốn và năm giữ 
các đối tượng "của tôi" và của "cái tôi thích, tôi yêu". Bạn có thê tập buông 
bỏ từ từ cái tâm lý tham muốn và nắm giữ đó, nhưng nếu một mai...khi vô 
thường đến, thần chết đến hỏi bạn thì bạn hãy ngay lập tức hướng tâm đến sự 
từ bỏ tất cả, sự không tham luyến tất cả, sự thanh tịnh bình an, sự chánh niệm 
tỉnh giác; vì đó là điều kiện tôi cần thiết cho sự tái sinh vào một đời sống tốt 
đẹp hơn và cao cả hơn. Và để làm được điều đó ngay bây giờ và ở đây, bạn 
hãy thực tập tư duy về vô thường - vô ngã. 

"Ta còn để lại gì không 

Kìa non đá lở, nọ sông cát bồi 
Lang thang từ độ luân hồi 
Vô minh nẻo trước xa xôi đặm về... 
(Vũ Hoàng Chương) 
Thích Tâm Thiện 
-—-0O0--- 

Chết Trong An Bình - Tỳ Kheo Visuddhacara 


Đôi khi, là một nhà sư, tôi được yêu cầu đến tụng kinh cho tang lễ. Tôi cảm 
thấy buồn cho gia quyến của người chết nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy 
không giúp được gì vì có quá nhiều khó xử trong vai trò của một nhà sư đi 
tụng kinh đám tang. 


Một ngày nọ, một phụ nữ trẻ tuổi đến gặp tôi. Cha cô mới chết sáng hôm đó. 
Ông mới chỉ 42 tuổi. Cô nói với tôi bằng tiếng Phúc Kiến: “Xin mời thầy đến 
tụng kinh. Xin thầy mở con đường cho cha tôi”. Tôi nhìn cô ta với tất cả tắm 
lòng từ bi mà tôi có thê tập trung. Tôi có thể cảm thấy sự bối rối và đau khổ 
của cô. Cô khoảng chừng 20 tuổi và là một người con gái có hiếu. Trong thâm 


1473 


tâm tôi nói thầm với mình: “Trời ơi tôi sẽ mở đường cho người như thế nào 
đây? Con đường tưởng tượng nào tôi sẽ vẽ trong không khí cho hồn tưởng 
tượng đặt chân lên? Làm sao tôi có thể nói với người phụ nữ trẻ tuổi tội nghiệp 
đang ở trong tình trạng buồn phiền và bối rỗi rằng:” không có con đường nào 
như cô đã tưởng tượng như thế?” 


Đức Phật cũng có lần ở trong tình thế như vậy và Ngài đã trả lời ra sao? 


Một hôm một người trẻ tuổi lại gần Đức Phật và hỏi Ngài: “Bạch Thế Tôn, 
cha con chết. Xin mời Đức Phật đến và cầu nguyện cho cha con, cứu độ linh 
hồn ông ấy để ông ấy có thể đi lên thiên đàng. Những người Bà La Môn cử 
hành những nghi thức này nhưng Đức Phật lại còn mạnh hơn họ nhiều. Nếu 
Ngài sẽ làm điều đó, chắc chăn hồn cha con sẽ bay thắng về thiên đàng”. 


Đức Phật trả lời, “Rất tốt, hãy đi ra chợ và đem về cho ta hai cái bình đất và 
một ít bơ”. Người trẻ tuổi sung sướng vì Đức Phật đã hạ cô thi hành một số 
thần thông đề cứu linh hồn cha của mình. Anh ta vội vã đi ra phố và mua các 
thứ mà Đức Phật bảo. Đức Phật chỉ dẫn cho anh ta để bơ vào một bình và đề 
đá vào bình kia. Rồi ném cả hai bình đó xuống ao. Người trẻ tuổi làm theo và 
cả hai bình đều chìm xuống đáy ao. Rồi Đức Phật tiếp tục: “Bây giờ hãy lấy 
một cái gậy và đập vỡ hai bình đó ở dưới ao”. Người trẻ tuổi làm theo. Hai 
cái bình bị đập vỡ và bơ thì nhẹ đă nôi lên còn hòn đá vì nặng nên vẫn ở dưới 
đáy ao. 


Rồi Đức Phật nói: “Bây giờ nhanh lên đi tập họp tất cả những thầy tu. Hãy nói 
với họ đến và tụng kinh để bơ chìm xuống và viên đá nổi lên.” Người trẻ tuổi 
nhìn Đức Phật, sửng sốt, nói, “Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có nói thật không ạa. 
Chắc chắn Ngài không thể trông chờ bơ nhẹ mà chìm và đá nặng mà nồi. Điều 
đó ngược lại với quy luật tự nhiên.” 


Đức Phật mỉm cười và nói: “Này con, con đã thấy nếu cha con có một cuộc 
đời LƯƠNG THIỆN thì những HÀNH VI của ông cũng nhẹ như bơ cho dù thế 
nảo thì ông cũng lên thiên đàng. Không ai có thể cản được, ngay cả đến ta. 
Không ai có thể chống lại NGHIỆP luật thiên nhiên. 


Nhưng nếu cha ngươi có một cuộc đời 847 THIỆN thì cũng giống như hòn 
đá nặng, cha ngươi sẽ bị chìm vào địa ngục. Dù tụng kinh nhiêu đên đâu đi 
nữa bởi tât cả các thây tu trên thê giới này cũng không thê gây thành khác 
được.” 


1474 


Người trẻ tuổi hiểu ra. Anh thay đổi quan niệm sai lầm của anh và ngừng đi 
loanh quanh đi hỏi cái không thê được. 


Nụ cười của Đức Phật đã đi tới điểm: Không aI có thể cứu chúng ta, sau khi 
chúng ta chết. Theo WGHIỆP luật, chúng ta là sở hữu chủ của những hành vi 
của chúng ta, chúng ta là người thừa hưởng những hành vi của chúng ta. 
Những hành vi của chúng ta thực sự là tài sản của chúng ta. Chúng là chỗ 
nương tựa thực sự của chúng ta, là những thân nhân thực sự của chúng ta. 
Chúng là trung tâm từ đó chúng ta xuất phát. 


Khi chúng ta chết, chúng ta không mang được dù chỉ có một xu với chúng ta, 
hay bất cứ thứ đồ dùng của cá nhân chúng ta. Cũng chẳng có thể mang được 
một trong những người thân để cùng đi với chúng ta. Giống như chúng ta đến 
một mình theo NŒH/ÉP của chúng ta thì chúng ta cũng phải ra đi một mình. 


Nếu chúng ta hiểu rõ WGHIỆP luật, thì chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy sống một 
cuộc đời LƯƠNG 1 HIỆN quan trọng đên như thê nào trong khi chúng ta còn 
sông. Đợi đên lúc chết thì sẽ quá muộn! 


You Are Not My Real Mummy? 


Edith, a woman from Berlin, Initially she had great difficulties with her 
youngest son Peter. He completely reJected her as his mother, resisting her 
and beiIng a very difficult child for her to deal with. He flatly refused to be 
touched by her, and when she tried to breastfeed him as a baby, he turned hIs 
head away. He refused her breastfeed unless when he was really hungry. He 
provoked her Intentionally over a long period of time by not using the poftty 
and wetfing his nappy or his bed. When sittIng on his potty at the age of two, 
he said to her “You have not always my mummy. I don”t love you!” His 
mother felt very hurt by th1s. 


Instead of being shocked and being hurt, she could have used this as an 
Opportunmity to øet closer to the cause of hIs reJection. When children make 
these kinds of statements about past lives, we should always remember that 
as they get older, these memories are likely to fade. It then becomes more and 
more difficulty to retrleve correct 1nformation about theIr past lIves. 


Six months later, Peter said to her: “I want to go to my real parents”. Edith 
believed In past lives and had become used to the fact that her son was 
remembering a past life and could not accept her as his present mother; she 


1475 


asked hìmm: ” What are your real parents called?” My daddy”s called Herbert 
and my mummy Rosalind and you are my wicked auntie! Edith, unlike many 
other parents. She did not punish her son with harsh words of violence for 
such naughty behavior! Instead she lovingly explained to him that he was 1n 
different life now, and that she was not his wIcked auntIe any longer, but hIs 
new mummy also love him very mụuch. As time went by, the child”s memory 
Of his past life faded. He has now totally accept Edith as his mother and has 
told her: “I love you, mummy!” 


“When small children share theIr memorles with us, they teach us ørown ups 
something that we have forgotten, namely that life does not end with death! 
(Trutz Hardo In “Children Who Have Lived Before”) 
---0000OOooo--- 


Vài Nghiệp Quả Gia Đình 


Một trong những điều buồn thảm nhất của con người là sinh ra một đứa con 
tàn tật. Về phương diện vật chất, điều này là một gánh nặng về sự phí tốn tiền 
bạc và công lao săn sóc cho đứa trẻ. Về phương diện kinh tế, đó là một cái 
gánh nặng của xã hội phải nuôi dưỡng một phế nhân có thụ hưởng mà không 
sản xuất. Về phương diện tâm linh, điều ấy gây cho con người một sự hoài 
nghĩ về lòng nhân từ của Thượng Đề, và một sự băn khoăn lo ngại cho hạnh 
phúc của đứa trẻ. 


Đối với những cha mẹ đau khổ đó, định luật Luân Hỏi có thê đem đến cho họ 
lòng can đảm và đức tin. Trước hết, theo định luật ấy thì tất cả mọi sự tai ương, 
tật ách, đau khổ của con người đều là do quả báo gây nên. Trong những tập 
hồ sơ của *Cayce có vài trường hợp những đứa trẻ bị tật nguyền từ khi mới 
sinh ra, nhưng lại được coi như không phải vì lý do quả báo. Nhưng nói chung 
thì những phế tật đều là dấu hiệu rõ ràng của sự vi phạm hoặc lỗi lầm trong 
quá khứ. Kế đó, sự liên hệ giữa cha mẹ và đứa con bị phế tật cũng là do quả 
báo sinh ra. Những cuộc soi kiếp cho những đứa trẻ bị chứng sưng đầu, câm 
điếc, chương óc và những tật ách khác, đều luôn luôn nói răng: "Đó là quả 
báo, vừa là của cha mẹ, vừa là của đứa trẻ." 


Một trong những thí dụ xác đáng về loại quả báo này là trường hợp của một 
cô gái nhỏ người Do Thái mới mười hai tuổi, bị chứng động kinh từ thuở sơ 
sinh. Chứng bịnh này không những là phiền phức khi cô bị lên cơn, mà còn là 
một trở ngại rất lớn cho sự phát triển cá tính của cô. Theo cuộc soi kiếp thì 
người cha, người mẹ và cô gái, ba người đã từng xum họp với nhau trong kiếp 


1476 


trước trong một gia đình ở Bắc Mỹ hồi thời kỳ khởi nghĩa giành độc lập. Trong 
kiếp đó, cha mẹ cô gái nhận thấy rằng theo chế độ cũ của người Anh có lợi về 
tiền bạc vật chất hơn là theo phe khởi nghĩa giành độc lập. Do đó họ hoạt động 
để cung cấp tải liệu tin tức cho chế độ Hoàng Gia. Cô gái là một thiếu nữ đẹp 
và thông minh, nhưng điều này lại là những yếu tô cần thiết có thể giúp ích 
cho những mưu toan của cha mẹ cô. Thay vì giữ cô trong nhà, cha mẹ cô lại 
khuyến khích cô dùng những lợi khí săc bén và quyên rũ kia vào những mục 
đích chính trị có lợi cho gia đình. Mặc dầu cuộc soi kiếp không nói cho biết 
kết quả tấn tung ám muội kia, nhưng nó đã vạch rõ những hậu quả của hành 
động ây trong kiếp hiện tại. Xem xét những hậu quả này, chúng ta mới thấy 
răng luật Nhân Quả hành động một cách mầu nhiệm và đúng đắn vô cùng, 
không hề suy chuyên. Cuộc soi kiếp cho cô gái bắt đầu như sau: "Những cha 
mẹ của linh hồn này nên so sánh những kinh nghiệm đã qua của họ băng một 
cuộc soi kiếp cho chính họ, để nhìn thấy những bồn phận và triển vọng của họ 
đối với linh hôn này. Bất cứ người nào nhìn thấy sự đau khô hiện tại của linh 
hồn này đều phải nhận thức sự kiện "Nhân nào quả nây," và không ai có thê 
kiêu ngạo Chúa Trời, vì ai gieo giống nào sẽ gặp giống nây. Sự bành trướng 
bản ngã và phóng đăng trụy lạc của linh hồn này trong kiếp trước đã in dấu 
vết trong cơ thê của cô trong lúc hiện tại, vì ai I€O BIÓ ất sẽ gặp bão. Những 
người làm cha mẹ phải chịu trách nhiệm một phân lớn về cuộc đời ô trược đó, 

nhăm mục đích thực hiện những lợi lộc vật chất. Bởi đó, chính họ phải chịu 
gánh lây hậu quả trong kiếp này." 


Nói tóm lại, người con gái ấy bị chứng động kinh trầm trọng trong lúc hiện 
tại là để trả quả báo về sự chơi bời dâm đãng trong kiếp trước. Thât là một 
điều công bình mà cha mẹ cô có trách nhiệm phải nuôi dưỡng săn sóc một 
người con mà sự sa đọa phần lớn là do sự lỗi lầm của họ gây ra. 


Một trường hợp lý thú khác là của một thiếu nữ ở New York, bị mù mắt từ 
khi lọt lòng mẹ. Nhìn qua các tắm ảnh của cô ta thì cũng khá đẹp. Người mẹ 
yêu cầu ông Cayce khán bịnh cho cô ấy, nhưng vì không có một cuộc soi kiếp 
nên không rõ tật ách mù lòa này nguyên nhân từ đâu. Dầu sao, người mẹ cô 
yêu cầu một cuộc soi kiếp cho chính bà ấy, và nhờ đó người ta mới thấy rõ 
mối liên hệ về nhân quả giữa hai mẹ con bà â ẤY. Trong một kiếp trước, người 
mẹ đã từng làm một giáo sự dạy học. Cuộc soi kiếp nói: "Linh hồn này đã lợi 
dụng một cơ hội đề làm tiền và gØl€O Sự rỗi rắm vào cuộc đời của một người 
đàn bà khác. Kiếp này hai vợ chồng y phải trả quả báo, vì thuở xưa hai người 
hành động theo những mục đích ích kỷ mà không kế đến luật Trời." 


1477 


Người ta chỉ có thể phỏng đoán về tánh chất thật sự của tấn bi kịch này, trong 
đó hình như người cha cũng đóng một vai trò. Tất cả những gì xảy ra, ây là 
một vị giáo chức đã khai thác một người đàn bà nọ vì lợi riêng, làm cho người 
kia buồn rầu và đau khô. Chính người đàn bà bị khai thác đó, trong một kiếp 
trước cũng có một nghiệp ác cần phải trả, mà quả báo là tật mù mắt. Trong 
kiếp này cô bẻn đầu thai vào làm con gái của vị giáo chức kia, nhờ đó mẹ cô 
đã có cơ hội đề trả quả báo cũ. 


Trường hợp thứ ba là một trường hợp rất lý thú về tật khật khùng của người 
con vì tội lỗi của một người mẹ. Trong một kiếp trước ở Palestine, người đàn 
bà kia đã chế nhạo những kẻ tàn tật, bởi đó cô gây ra những nghiệp ác làm 
cho cô sinh ra một đứa con thiếu trí khôn và khật khùng trong kiếp này. 


Trong một trường hợp khác, đương sự là một thiếu nữ bị chứng to đầu vì 
trong óc có nước, một chứng bịnh rất kỳ lạ và ít có. Người mẹ đã chết vài 
ngày sau khi sinh, và người cha đã gởi đứa con trong một nhà từ thiện Công 
giáo. Khi đứa con lên bốn tuổi, người cha đến xin ông Cayce soi kiếp cho nó. 
Cuộc soi kiếp nói: "Em này rất thông minh, hiểu biết mọi chuyện, biết gọi tên 
từng người và có thể theo dõi cuộc nói chuyện lý thú. Em ấy không thể đi 
đứng gì được, vì đầu em quá nặng và lớn quá, và em phải chú ý giữ gìn luôn 
luôn cho đầu khỏi nghiêng." 


Vì không có một cuộc soi kiếp nào cho em gái này nên người ta không biết 
rõ lý do của căn bịnh ấy. Tuy thế ông Cayce đã soi kiếp cho người cha, vì 
người này muốn biết sự liên hệ giữa ông với đứa con gái trong kiếp trước là 
như thế nào. Câu trả lời rất văn tắt và khô khan: "Trong kiếp trước ông có 
phương tiện giúp đỡ kẻ khác, nhưng ông làm ngơ không chịu giúp ai cải Vậy 
ông nên tập lấy tánh biết thương người trong kiếp này." Cuộc soi kiếp không 
CÓ nói đây đủ chỉ tiết để cho ta biết rõ tánh ích kỷ của ông là như thế nào. Chỉ 
nghe nói răng kiếp trước, ông là một người lái buôn ở Fort Dearborn, và ”“Thâu 
thập được rât nhiều của cải vật chất, nhưng lại rất kém cỏi về phương diện 
tâm linh." Xét về trường hợp kế trên, người ta thấy rằng nếu chúng ta thản 
nhiên và làm ngơ trước sự đau khổ của kẻ khác, chính chúng ta sẽ bị định 
mệnh đem đến cho ta những đau khổ đó. Một người kia có thể không quá độc 
ác để tích cực gây thương tôn cho kẻ khác, nhưng ông có thể không chịu làm 
lành cũng như ông không làm ác. Một thái độ thản nhiên bất động như thế 
trước sự đau khổ của nhân loại có lẽ không phải là một tội ác lớn để gây nên 
một nghiệp quả tàn tật vào xác thân. Nhưng dầu sao người ta cũng phải học 
bài học thiện chí và thông cảm. Bằng cách này hay cách khác, người ta phải 
chú trọng đến những sự lầm than khốn khổ của người đời; nói tóm lại, người 


1478 


ta phải có lòng nhân từ và biết thương xót kẻ khác. Và vì lẽ người ta không bị 
quả báo tật nguyên vào chính bản thân mình, thì còn có phương tiện nào tốt 
lành hơn là lãnh lẫy cái kinh nghiệm đau thương của người cha sinh ra một 
đứa con tàn phế? Do sự đau khổ nhìn thấy đứa con bị phế tật, mà người ta mới 
có dịp thông cảm sự đau khổ của những người làm cha mẹ vào một trường 
hợp tương tự, và mới hiểu rõ ý nghĩa thế nào là sự đau khổ của người thế gian. 


Những trường hợp vừa kể trên chỉ cho chúng ta thấy rằng giữa cha mẹ và con 
cái có những nhân duyên và nghiệp quả ràng buộc lẫn nhau. Ngoài ra cũng có 
những sợi dây duyên nghiệp giữa những anh em trong một gia đình. Trong 
những hồ sơ Cayce, có một trường hợp lạ lùng về sự thù nghịch giữa hai chị 
em nhà kia đã dẫn chứng cho điều này. Kê từ khi họ còn thơ ấu, giữa hai chị 
em nói trên đã có sự ganh ghét, đỗ ky và thù hăn lẫn nhau. Giữa hai chị em, 
luôn luôn xảy ra những xung đột cãi vã, thường khi chỉ vì những duyên cớ 
nhỏ nhặt không đâu. Sự thù nghịch đó không có xảy ra giữa những người anh 
em khác trong gia đình. 


Xét theo quan điểm tâm lý của Freud, thì sự thù nghịch giữa hai chị em nhà 
nảy có thê truy nguyên ra bởi sự tranh giành tình thương của người cha. Nhưng 
theo sự quan sát bằng Thần Nhãn của ông Cayce thì giữa hai người có một sự 
ghen tuông sâu xa về tình: Trong một kiếp trước, người chị có chồng và giữa 
hai chị em đã xảy ra một sự hiểu lầm vẻ sự giao thiệp giữa người em vợ với 
người anh rẻ. 


Đề cho những nhân vật của tấn bi kịch này hiển hiện rõ ràng, chúng ta hãy gọi 
tên cô em là Loan, gọi tên cô chị là Thúy, và Bình là chồng của Loan. Trong 
cuộc soi kiếp cho cô em (Loan), cô này hỏi về những mối liên hệ trong kiếp 
trước giữa cô với người chồng và người chị của cô ta thế nào, thì cô nghe thuật 
lại câu chuyện dưới đây: Ba người đã từng gặp nhau trong kiếp trước, trong 
kiếp đó, Bình là chồng của Thúy tức là chị của Loan bây giờ. Một ngày kia 
Bình đau nặng, và vì một lý do nào đó không rõ, lúc ẫy Bình lại ở cách xa với 
vợ y. Loan làm nghề nữ y tá, và nhờ sự săn sóc của cô nên Bình chóng khỏi 
bịnh và phục hồi lại sức khỏe. Sự săn sóc của Loan đối với Bình chắng qua 
chỉ là bổn phận của một cô điều dưỡng, nhưng sự chăm nom tận tụy của cô đã 
tạo nên giữa hai người một sự thông cảm, nó làm cho người chị là Thúy phải 
lây làm cay đăng khi cô khám phá ra câu chuyện. Sự ghen tuông vô căn cứ ây 
không bao lâu đã trở nên lòng thù hận, và sự căm hờn uất hận đã ảnh hưởng 
sâu xa trong tâm hồn của người đàn bà khó tính ấy đến nỗi sau nhiều thế ký, 
nó vẫn còn biểu lộ nơi tánh của cô trong kiếp này. 


1479 


Dưới đây là một trường hợp thứ hai về nghiệp quả ràng buộc giữa một người 
anh trai và một người em gái, hai anh em cùng sinh tại Anh quốc. Trong cuộc 
Thế Chiến Thứ Hai, họ được giao cho một người đàn bà Mỹ săn sóc, người 
này hồi đó làm giám đốc của một trường học ở tiêu bang New England. Người 
anh lên mười tuổi, còn cô em mới năm tuổi. Bà mẹ nuôi của hai em biết rõ 
tâm lý trẻ con bởi sự học về phần lý thuyết và cũng do sự thực nghiệm của 
một đời làm nghề dạy học. Bà ẫây bắt đầu nhận thấy sự thù nghịch rõ rệt giữa 
hai anh em. Trong hai người thì người anh có vẻ "Ăn hiếp" và đữ nhất. Bà ấy 
yêu cầu ông Cayce soi kiếp cho cả hai đứa. Cuộc soi kiếp tiết lộ cho biết một 
sự kiện rất lý thú: Hai đứa trẻ trong kiếp trước là những người thuộc hai bộ 
lạc đối lập ở xứ Ecosse, hai bộ lạc này đã từng chia rẽ và thù nghịch nhau vì 
một sự tranh chấp từ lâu đời và đã từng đánh với nhau những trận giao phong 
ác liệt. Sự thù nghịch ấy tồn tại qua nhiều thế kỷ, và biểu lộ trong kiếp này 
qua sự thù hăn giữ hai đứa trẻ nhỏ! 


Hai thí dụ trên đây cũng đủ chứng minh cho thuyết Luân Hồi quả báo và đem 
lại sự giải đáp cho bài toán bí hiểm vẻ sự thù nghịch vô căn cứ giữa những 
anh em trong một nhà, làm cho họ bị dày vò khổ sở mà không hiểu lý đo vì 
đâu. Mọi gia đình đều có lý do xung đột căn cứ trên những đụng chạm nhất 
thời. Tuy nhiên những sự đụng chạm nhất thời đó có thể truy nguyên từ nhiều 
thế kỷ trước. 


Việc tìm ra nguyên nhân ở một kiếp trước về sự thù nghịch giữa hai người, 
không đủ đề làm tiêu tan sự thù nghịch ấy. Nếu hai người ấy không muôn kéo 
dài sự thù nghịch kia từ kiếp này sang kiếp khác, thì trong kiếp này họ phải 
cô gắng nhẫn nại thay thế sự căm thù ấy bằng tình thương, và thay đôi sự đỗ 
ky chia rẽ kia trở thành một lòng ưu ái và thiện cảm. Lời khuyên trên đây 
không những Áp dụng cho những anh em trong một nhà mà thôi, nó còn áp 
dụng cho mọi giao tế ngoài xã hội, cùng mọi sợi dây liên hệ ràng buộc chúng 
ta với tất cả mỌI người trần gian. 


Xét cho cùng, những sự thay đổi ngôi thường xuyên của chúng ta trong gia 
đình trải qua nhiều kiếp luân hồi sinh tử, chỉ rằng thật ra chúng ta không phải 
là những người của một gia đình riêng biệt nào cả. Chúng ta là những phần tử 
của đại gia đình nhân loại, và trong sự sinh hoạt hăng ngày chúng ta phải luôn 
luôn sống một cách có ý thức với điều Chân Lý tối trọng đó. 


*kdear Cayce (March IS, I1§77— January 3, 1945) was an American ImysfiCisf 
who allesedly possessed the qbIlfy to answer quesflons on subJecfs as varied 
as healing, reincarnation, wars, Atlanfis and ƒuture evenfs while In q trance. 


1480 


Luân Hải, Tái Sinh Là Gì? 


Luân hồi hay tái sinh là sự chuyển hóa sự sống của một sinh vật qua nhiều 
kiếp theo sự tái sinh. Đây chính là triết thuyết tôn giáo được phát triển cách 
đây đến mây nghìn năm. Thuyết nầy bàng bạc trong dân gian, khắp nơi trên 
thế giới, ở Ai Cập, Hy Lạp cô đại, nhất là Ân Độ. Các tôn giáo như Ấn Độ 
giáo, Phật giáo, Do Thái giáo và cả những người theo thuyết thần trí học 
(theosophy) đều đề cập đến vấn đẻ này... thuyết luân hồi lan truyền hầu như 
toàn bộ các nước ở Châu Á. Người Tây phương hiểu luân hồi qua từ 
MetempsychosIs, Tranmission hay Reincarnation. Theo Websters New 
World Encyclopedia (1992) thì thuyết luân hồi bao hàm ý nghĩa rằng sau khi 
chết, linh hồn của loài người cũng như loài vật và ngay cả loài cây cỏ cũng sẽ 
chuyên sinh từ cơ thể nầy qua cơ thể khác từ dạng này qua dạng khác tùy theo 
những gì đã gây ra lúc còn sống. 


Thuyết luân hồi hay tái sinh có ý nghĩa vô cùng sâu sắc và chí lý: mọi sinh 
vật, sau khi chết sẽ chuyên hóa từ một thân xác này sang một thân xác khác. 
Ngay cả loài vật và loài cây cỏ cũng vậy. Luân hồi hay tái sinh (Reincarnation) 
là sự chuyên hóa hay sự chuyền sinh, đầu thai (transmission) của linh hồn. 
Nói rõ hơn là khi chết, linh hồn sẽ chuyền từ thân xác này để nhập vào một 
thân khác. Khi chết thân xác hủy hoại tan rã, chỉ có linh hồn tôn tại. 


Theo Phật giáo thì luân hồi, tái sinh là một phản ứng nghịch lại, là một sự báo 
ứng tự nhiên của mọi hành động. Mỗi hành động đều có những phản ứng đội 
lại cho hành động gây ra. Chữ luân hôi theo Phật giáo lẫy từ Phạn ngữ là 
S—.msara. 


Con người phải trải qua nhiều kiếp cho đến khi chịu đủ sự trả quả tương xứng 
về những gì đã làm và không tạo nên nghiệp xấu thì mới mong được tới cõi 
an lạc mà Phật giáo gọi là cõi Niết Bàn (Nirvana). Những ai phạm điều xấu, 
ác thì khi chết phải đọa vào địa ngục và chịu những sự xử phạt công minh. 


Theo thuyết của Phật giáo có mười nghiệp dữ (sát sinh, trộm cắp, dâm dật, 
tham muôn, tức giận, si mê...) đối lại với mười nghiệp dữ có mười nghiệp 
lành như không giết hại, không tham lam trộm cắp, không giận hờn, không 
mê muội...) nếu khi sống tạo nghiệp ác thì khi chết phải chịu luân hồi tái sinh 
vào thân phận kẻ chịu khổ đau vì phải trả cái nghiệp xấu ấy. Nếu khi sống tạo 
nghiệp lành, thì khi chết sẽ luân hồi đầu thai vào thân xác mới có 


1481 


đời sống sung sướng tốt lành hơn. Nói tóm lại tất cả những gì mà bản thân 
đang phải trải qua ở hiện tại chính là kết quả của những nghiệp gì mà kiếp 
trước bản thân đã làm. Và tất cả những gì mà hiện tại bản thân hành động thì 
đó sẽ là cái nghiệp được tạo lập trong hiện tại để có nghiệp báo ở tương lai 
tức là sự báo ứng của việc mình làm. 


Các nhà nghiên cứu về thuyết luân hồi tái sinh lúc đầu tưởng răng thuyết nầy 
chỉ phát triển ở các nước Á Châu, nhất là vùng Đông Nam Á. Nhưng dẫn dần 
họ khám phá ra rằng không riêng gì ở vùng Á Châu mà ở các nước Ai Cập, 
Hy Lạp cổ đại như nơi vùng ốc đảo xa xăm, thuyết nầy vẫn bàng bạc trong 
dân chúng và cả người dân Da đỏ cũng thường tin vào thuyết tái sinh. Các nhà 
nghiên cứu hiện tượng luân hồi lúc đầu rất ngạc nhiên về sự trùng hợp lạ lùng 
của một số lớn người Da đỏ ở Bắc Mỹ Châu giống một số lớn người dân Châu 
Á về niềm tin có sự tái sinh. Nhưng khi xét về mặt địa lý họ thấy không có gì 
đáng ngạc nhiên vì thời đại Băng Hà, Á Châu và Mỹ Châu đã dính liền với 
nhau một cách tạm thời từ hai vùng Tây Bá Lợi Á (Siberia) và Alaska. Lúc 
bấy giờ TgưỜI Á Châu đã liên lạc được với vùng Bắc Mỹ qua ngả nầy và ngay 
cả một sô loài thú cũng vậy. Bác Sĩ MIIIs đã đưa ra những điểm tương đồng 
về sự kiện nầy như sau: 


Người Tây Tạng tin rằng, vị Phật Sống Lạt Ma của họ khi qua đời sẽ lại tái 
sinh để chăm dắt và che chở cho dân tộc họ. Cũng vậy, những người Da đỏ 
Bắc Mỹ Châu tin rằng vị Tù Trưởng bộ lạc đôi khi chọn sự đầu thai trở lại để 
giúp đỡ những người trong thị tộc. Ngày nay, một số tôn giáo khác tuy nhiên 
một số người dân ở đây vân còn tin vào sự tái sinh. Thường thì họ suy đoán 
qua giấc mộng, qua lời nói bất chợt của người trong nhà, nhất là của đứa bé. 
Sự trùng hợp về hình hài, cử chỉ, hiện tượng v.. v... đều được chú ý cân thận. 
Đôi khi họ còn tin tưởng rằng người chết hiện về dù trong giấc mộng cũng 
bao hàm ý tưởng là họ sắp đầu thai trở lại. Đôi khi họ còn đề ý qua dấu bớt, 
vết sẹo trên da của trẻ SƠ sinh. Nếu giống với dấu vết mà người đã chết trước 
đó có thì có thê nghĩ răng người ấy đã lại tái sinh. Cũng có khi họ quan sát 
đứa trẻ về cách cư xử, ăn ở của nó. Nếu giống với người đã chết thì đó là điều 
đáng quan tâm. Nhiều người trước khi chết thường trối trăn lại lời ao ước 
muôn hay không muốn được sinh ra lần nữa. 


Ý Nghĩa Sâu Xa Của Hai Chữ Luân Hồi. 


Chữ luân hồi còn được hiểu rộng nghĩa hơn nữa khi nhắc đến thuyết Linh Vật 
(Animism). Bách khoa tự điên field Enterpises Educational corporation (Hoa 
Kỳ) xuât bản năm 1961 ghi răng thuyêt Linh Vật tin tưởng răng mọi vật thê 


1482 


trong vũ trụ đều có tính linh và cũng chịu luân hồi nhân quả. Mọi sinh vật đều 
có linh hồn, Ngay cả con người có vị thế tối cao trong các loài đôi khi vẫn 
phải tái sinh làm loài thú như ngựa, bò, heo tùy theo những gì mà người ấy đã 
tạo trước đó. Cái mà người ấy đã gây ra được gọi là nghiệp. Theo D. T. Suzuki 
nhà tâm lý, triết học nổi danh thế giới, khi nghiên cứu về vấn đề tái sinh từ 
người qua loài thú đã ghi nhận răng "cái mà ta gọi là những nghiệp có thể xem 
như tương đương với những bản tính mà ta thường thấy từ những con vật ấy". 
Từ đó ông nêu lên những thí dụ như có những con người lúc sống đã có những 
hành động, cử chỉ, cách sống biểu lộ qua những øì gọi là "thói" thì khi chết có 
thể tái sinh thành con vật có những đặc tính tương tự. Như kẻ phàm ăn, tục 
tu, thô lậu, xấu xa, hèn hạ, dơ bẩn, sau khi chết có thể họ sẽ tái sinh thành 
loài heo. Trái lại những kẻ khi sống thường ranh mãnh mưu lược, ganh ty, 
thâm hiểm, xảo quyệt... sau khi chết có thể chuyên sinh thành chồn cáo, chuột, 

khi. v. v...lý luận nây mới nghe qua sẽ không hiếm cho là kỳ quặc mơ hồ. 

Cũng có lý luận ngược lại răng những người khi sông có những tướng cách 
ấy là hình ảnh của loài vật thấp hèn ở tiền kiếp. Những thuyết luân hỏi tái sinh 
thật sự đã trình bày sự việc vẫn đề một cách chí lý, phức tạp như đã nói và ai 
trong chúng ta dù không tán thành, đồng ý nhưng cũng ít nhất một lần trong 
cuộc, sẽ tự hỏi tại sao trong đời lại có những người hình dáng, cử chỉ, hành 
động, cách sống giống loài thú? Có người khi năm ngủ co quặp hay co rúm 
lại, có người ngáy vang như sâm, có người dáng đi như răn bò, có người cười 
như ngựa hí, có kẻ gương mặt luôn luôn nhăn nhó như loài khi hay hẳn lên 
nét mặt dữ tợn, với đôi mắt trắng dã, gườm gườm như ác thú. Có người khi 
ngồi có tư thế như cọp, heo hay giọng nói to, sang sảng như tiếng thú gầm 
vang? Phải chăng đó là những loài thú ở các kiếp quá khứ và hiện tại mang 
kiếp người nhưng vẫn chưa thoát hăn một số chỉ tiết của loài thú? Những kẻ 
giết người, những kẻ tra tấn người không gớm tay, những đao phủ, luôn cả 
những đồ tế (những kẻ giết súc vật) phần lớn hiện rõ ác tính trên cử chỉ dáng 
đi, giọng nói và nhất là gương mặt; thường thì đi lầm lũi (như cảm nhận được 
cái xâu xa tàn ác của mình nên không thê biểu lộ được sự thanh thản, yên tĩnh 
của tâm hồn), đôi tay thường năm lại, như thủ thế, đặc biệt đôi mắt trắng dã 
lộ nhãn có nhiều đường gân máu tràn cả lòng trắng và lan vào tròng đen. Có 
điều kỳ dị là những người nầy gần như hầu hết đều có con mắt lỗi hay tròng 
đen treo đề lộ 3 phần trắng trong mắt gọi là tam bạch đản hoặc xuất phát, biểu 
lộ ác tính dã man không có chút tính người qua lời nói như năm 1992, tại Hoa 
Kỳ, tên sát nhân kỳ dị, dã man chuyên ăn thịt người tên là Jeffrey Dahmer 
mặc dầu bị bắt hắn vẫn không tỏ dấu ăn năn tội lỗi mà còn tuyên bố: "Nếu có 
cơ hội, tôi sẽ giết, phân thây và ăn thịt những ai mà tôi bắt được!" 


1483 


Tên sát nhân Jeffrey Dahmer nây đã giết 17 người vô tội và ăn thịt rất nhiều 
người. 


Mặc dầu là một con người nhưng rõ ràng hắn còn kém xa thú vật nếu xét về 
mặt tiền hóa của chủng loại về sự phát triển của tư duy tỉnh cảm. Vấn đề thú 
có thê chuyên sinh làm người hay người có thê chuyên sinh làm thú trong 
thuyết luân hồi quả báo đã khiến cho thuyết nầy trở nên bao trùm mọi vật 
tương tự như thuyết Linh Vật (Animism) theo đó mọi vật đều có tính linh hay 
linh hồn và chịu sự chuyên sinh của luân hồi, vì thế những người tin vào thuyết 
luân hồi thường kiêng ăn thịt vì hai lý do: Thứ nhất sinh vật đã có sinh, có 
diệt, có sông, có chết tức là có biết đau biết khổ, biết sung sướng thì tại sao ta 
lại giết chúng? Thứ hai sinh vật ta thấy sống trên quả đất có thể là hậu thân 
của những người nào đó hoặc đôi khi có thể là người thân mang hình hài loài 
thú qua sự chuyền sinh? Tuy nhiên thuyết luân hồi cho rằng sự tái sinh luôn 
luôn xem như một sự tiến hóa hơn. Ở đây cần phải lưu ý về một số thắc mắc 
được đặt ra rằng đã là loài thú thì làm gì có trí óc sáng suốt để nhận ra đâu là 
tà đâu là chánh, đâu là điêu lành đâu là điều dữ. Vì thế bảo răng loài thú gây 
nghiệp lành hay nghiệp dữ chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi chớ không phải do 
chủ ý của nó. Điều thắc mắc rõ ràng hữu lý, nhưng nếu nhìn lại ngay cả loài 
người mà từ lâu ai cũng công nhận là loài sinh vật thượng đắng có trí óc thông 
minh hơn tất cả loài vật vẫn không hiếm những con người tàn ác, vô nhân đạo, 
những con người hoản toàn vô luân, tay luôn luôn nhúng máu, mắt luôn luôn 
chỉ muốn thấy cảnh chết chóc và thích nghe những lời kêu la thảng thốt, khô 
đau của người khác. Những kẻ nây có trí óc, có suy nghĩ nhưng không bao 
giờ có lòng nhân đạo xót xa. Vậy họ cũng ở cấp độ cao của trí thức, vê cấu 
tạo bộ não nhưng tại sao họ lại giông loài ác thú? Những kẻ nầy xét cho cùng 
còn thua loài vật vì có nhiều loài vật rất hiền lành. Về ý niệm tái sinh luân hồi 
từ cấp độ thấp tới cấp độ cao theo sự tiễn hóa từ lâu đã được nhiều nhà nghiên 
cứu lưu tâm. Nhà sinh vật học Charles Darwin nêu thuyết tiến hóa của sinh 
vật theo đó sinh vật tiễn hóa từ trình độ thấp đơn giản dần dần đến. trình độ 
cao hơn và phức tạp hơn theo nhu cầu, cuộc sống và môi trường sống. Tuy 
nhiên nhà khoa học chỉ nghiên cứu căn cứ phần lớn vào những øì có tính cách 
thuần vật chất về cấu tạo, dạng thể của các cơ quan, cơ thê cùng liên hệ với 
các hiện tượng sinh lý, sinh hóa chớ không đi sâu vảo lĩnh vực luân lý đạo 
đức, tâm linh sâu xa hơn như thuyết luân hồi chuyên kiếp tái sinh. Charles 
Darwin nhận thấy rằng những sinh vật như cá, rùa, ếch, chim, sư tử, bò, ngựa, 
khi, người đều có dạng thê phôi (Embryos) đầu tiên tương tự nhau. 


Nhà khoa học chỉ thấy rõ sự tiễn hóa từ "vạn vật đồng nhất thế" ấy qua sự tiến 
hóa mà thành nhiều hướng đề phát sinh ra các loài: họ, bộ, giống, ngành sinh 


1484 


vật khác nhau mà không chú tâm nghiên cứu cái nguyên nhân sâu xa tiềm ấn 
bên trong và trước đó ở mỗi sự vật. Thuyết tiễn hóa như thế chỉ phát họa được 
rằng: "con người như là một toàn thể đã trải qua nhiều giai đoạn tiễn hóa. 
Trong khi thuyết luân hồi cho thấy sự chuyên hóa để thành con người phải 
trải qua nhiều giai đoạn của sự tái sinh có liên quan nhiều đến những gì thuộc 
về tâm linh và luân lý cùng sự thưởng phạt công minh giống như những định 
luật tự nhiên trong vũ trụ. Mỗi con người trước khi trở thành toàn hảo, hoàn 
thiện để vào cảnh giới an lạc phải trải qua nhiều kiếp chuyển hóa tái sinh. 
Trong các lần chuyền sinh ấy sẽ có những kiếp khác nhau; khi thì loài vật, khi 
thì loài người, khi chuyển sinh thành loài vật, có thể họ phải trải qua nhiều 
kiếp như khi thì loài nầy, khi thì loài kia tùy theo cấp độ của nghiệp quả. Qua 
các tải liệu kinh Phật giáo thì đức Phật Thích Ca, trước khi thành Phật, ngài 
đã phải chuyền sinh qua nhiều kiếp. 


Cũng theo thuyết luân hỏi thì khi còn là kiếp thú, kiếp thú nầy cũng có hạn 
định của nó. Hạn định nầy tùy thuộc vào những gì mà nghiệp quả trước đó đã 
quy định trong thời gian bao lâu để trải qua. Cùng là một loài vật nhưng cũng 

vân có những con khác nhau về cách sông. Nhưng cùng là một loài chó, vậy 
mà có con rất trung thành, hiền lành, từ tốn. Trái lại có con rất hung dữ, phản 
chủ, nhắc lười, tham ăn... 


Chúng ta từ nhỏ thường đã từng nghe kể chuyện con chó trung thành nọ rất 
thương chủ, thường ngày ra ga đón chủ về. Nhưng sau đó chủ nó không trở 
về nữa vì bị pháo kích chết trong một chuyến đi. Con chó không biết chủ đã 
chết, vẫn ngày ngày đến sân ga đón chủ. Suốt mấy tháng trời, con chó buôn 
bả một cách lạ thường bỏ ăn bỏ ngủ và sau đó gục chết ở trên đường tới nhà 
ga. Người dân trong vùng vô cùng thương tiếc nên đã chôn cất và xây cho nó 
một nắm mô với tâm bia mộ ghi câu "đây là nơi an nghỉ cuối cùng của con 
chó trung nghĩa". 


Tùy theo bản tính riêng biệt ở mỗi con vật mà luật luân hồi tái sanh quy định 
cho chúng, sự chuyển sinh vào một kiếp nào đó theo đúng với sự thưởng phạt 
hoàn toàn vô tư và công bình. Dù mèo, chó, chim chóc, cây cối...các chủng 
loại nầy ở cạnh nhau, gần gũi nhau từ thời đại nầy qua thời đại khác và chăng 
có gì là đáng ngạc nhiên khi chúng ta và ngay cả những đứa bé mới hiểu biết 
cũng, vẫn cảm thấy rõ ràng là có sự tự nhiên, quen thuộc và hầu như gần gũi 
với tất cả những sinh vật xung quanh ta với mọi chủng loại. Phải chăng điều 
đó nói lên rằng ta và những sinh vật ấy đã có sự liên hệ vô hình nào đó ràng 
buộc? Phải chăng chúng có cùng một bản tính với ta là cùng sinh ra, lớn lên, 
bệnh tật, dinh dưỡng (ăn, uống, hô hấp, bải tiết), sinh sản rồi chết là do ta và 


1485 


chúng đã có lần chuyền sinh cho nhau từ muôn ngàn kiếp trước và sẽ còn gặp 
gỡ ở những kiếp lai sinh? Thế gian, vạn vật đồng nhất thê đã một phân thê 
hiện ở đó. Nhìn mọi loài, vạn vật chung quanh chúng ta mới thấy được những 
hình thức tiến hóa quy tụ cả trên thế gian nây giông như trong một trường học 
có vô số học sinh nhưng khác nhau về trình độ tri thức, sô năm học, lớp học, 
môn học... 


Bên ngoài là toàn thể ngôi trường và toàn thê học sinh nhưng bên trong tiềm 
tảng sự chuyên động, vận hành của vấn đề học vấn, về sự tiễn hóa của kiến 
thức, học hỏi và trình độ ngày càng cao của các học sinh. Nếu các học sinh 
chuyên tâm học hỏi thì vào thời gian nào đó họ sẽ được chuyên dần lên lớp 
mới và ra trường, họ sẽ không còn phải học ở trường đó nữa. Chỉ có những 
học sinh nào nhác lười, ham chơi, hạnh kiểm xấu, học kém thì những học sinh 
ấy mới dễ bị thi hỏng, ở lại lớp chậm ra trường... Tất cả những hình ảnh vừa 
kể là biểu tượng của hình ảnh về sự tiến hóa của những kiếp. 


Ngay trong một kiếp sống của ta, nêu tìm hiểu kỹ và suy luận theo thuyết luân 
hồi thì (theo D.T.Suziki) cũng thấy được một cách khá rõ ràng những giai 
đoạn tương ứng với những cõi mà suốt trong vô lượng kiếp ta đã phải và sẽ 
trải qua. Daiset Teitaro Suzuki đã viết trong cuôn 15h pm Christian and 
Buddhist một đoạn về nhận định này với đại ý như sau: "qua những kinh 
nghiệm hàng ngày của mỗi con người chúng ta, nếu lưu tâm để ý chúng ta sẽ 
thấy ngay trong cuộc sống của đời mình có tất cả những gì mà ta có thê kinh 
nghiệm được bằng cách đi qua một hạn kỳ về tái sinh dài. Những gì mà chúng 
ta có được hay gặp phải khi đang còn sông đều thấy có sự tương đồng với nó 
ở một nơi nào đó ở cõi thanh cao tốt đẹp là chốn thiên đàng dưới hỏa ngục 
hoặc ở những nơi khác như cõi ngạ qui súc sanh. Khi ta vui vẻ hớn hở, hạnh 
phúc chính là điều tương ứng với cõi thiên đàng, còn khi ta đau khổ, gặp hiểm 
nguy, tai họa khốn cùng là như ta đã rơi vào cõi địa ngục. Khi ta tức giận, nộ 
khí xung thiên là như ta đã đi vào cõi A - tu - la rồi vậy..." 

Viviane Contri khi trình bày vấn đề đầu thai trong tạp chí Madame actuelle số 
254 đã viết như sau: 


"Thời gian trải qua do sự đầu thai ở mỗi linh hồn thường khác biệt nhau, tuy 
nhiên trung bình một linh hồn đầu thai khoảng mỗi 250 năm. Giữa thời gian 
này, mỗi linh hồn sẽ nhìn lại kiếp sông đã qua và từ đó sẽ chọn lựa một cách 
lý tưởng cho cuộc tái sinh kế tiếp." 


Theo Jean Francis Crolart, nhà nghiên cứu về hiện tượng luân hôi và là tác giả 
cuôn sách nôi tiêng nhan đề: “Tái sinh sau khi chêt” đã ghi nhận răng: 


1486 


"Kiếp sống hiện nay của mỗi con người chúng ta tùy thuộc nhiều kiếp sông 
trước đây. (tiền kiếp) nhưng chính từ kiếp sông hiện tại sẽ đặt nền tảng và tiền 
đề cho kiếp sống ở tương lai hay hậu kiếp”. 

(Bí Ân Vẻ Tiên Kiếp, Hậu Kiếp - Đoàn Văn Thông do Q. T. Dung sưu tầm) 
Samyak sambodhi — tam miệu tam bô đề, chánh đăng chánh giác 


SAMYAK-SAMBODHI - A samyak sambuddha 1s one who through hIs own 
efforts and wIsdom understands dharma, and out of compassion proclaIms 1t 
to the world In order to uplHift others from samsara and to lead them to 
liberaton. The samyak-sambodhi 1s the state pertaining to a samyak- 
sambuddha. The samyak sambuddha makes others understand aryasatyanI, 
namely, suffering, cause of suffering, cessatlon of suffering and, way to 
cessafion of suffering as he has known them. 


Người ta phân biệt hai quả vị Phật: Độc Giác Phật (SKT. pratyeka-buddha), 
là người hoàn toàn giác ngộ, nhưng không giáo hóa, và Tam-miệu-tam-phật- 
đà (SKT. samyak-sambuddha), dịch ý là Bậc Chính Đắng Chính Giác, người 
giáo hóa chúng sinh về những điều mình chứng ngộ. 


I- Chánh đăng Chánh giác là chỉ cho các vị Phật sau khi chứng ngộ đạo vô 
thượng thì mở Ba Thừa giáo hóa chúng sanh. Như Phật A Di Đà ở cõi Cực 
Lạc, Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà và sau nầy thì Phật Di Lặc cũng sẽ thành Phật 
ở cõi ny. 

2- Bích Chi Phật còn gọi Độc Giác Phật là vị ra đời không gặp Giáo Pháp 
nhưng nhằm cảnh sinh lão bệnh tử, giác ngộ được lẽ vô thường của vạn hửu, 
tự đoạn được các lậu hoặc, chứng quả Niết bàn. Vị này không mở ba thừa, 
giáo hóa chúng sanh mà an trú trong cảnh giới mình chứng đắc cho đến khi 
thân hoại mạng chung mà vào Niết Bàn. Hạng nầy quả vị ngang với Duyên 
giác thừa. 

3-Thinh văn là những vị đệ tử theo Phật nghe pháp mà chứng từ sơ quả (Tu 
Đà Huòn) cho đến Tứ quả (A La Hán). 


Sanctified - được thăng hoa (Sanctify - thánh hóa, làm cho ai trở thành thánh). 
Sanctity - thần thánh, thiêng liêng, sự thánh thiện (Sanctification = thánh 
hoá) 


Sanctum -— nơi thiêng liêng 


Sanguine - lạc quan, đầy hy vọng, tin tưởng 


1487 


Sanskrit — the language of the original Aryan Tribesmen, was superseded 
(được thay thế) by local dialects and became 1n comprehensible 
to everybody but the Brahmins (members of the Indian prlestly 
class). 
Tiếng Phạn (Phạm/Phạn ngữ; SKT. samskrta vak, hoặc ngắn hơn là 
samskrtam) là một cô ngữ của Ấn Độ còn gọi là bắc Phạn để phân biệt với 
tiếng Pali là nam Phạn và là một ngôn ngữ tế lễ của các tôn giáo như Ấn Độ 
giáo, Phật giáo Bắc Tông và Jaina giáo. Nó có một vị trí quan trọng trong văn 
hóa Ấn Độ và các văn hóa vùng Đông Nam Á tương tự như vị trí của tiếng 
Latinh và tiếng Hy Lạp trong Châu Âu Trung Cổ; nó cũng là kết cầu trọng 
điểm của truyền thống Ấn giáo/Phệ-đà, nhưng ở một mức độ cao cấp hơn. 
Ngày nay nó là một trong nhiều ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ, mặc dù tiếng 
Hindi (hindi) và các thứ tiếng địa phương khác ngày càng được dùng phô biến. 


Sapling — cây non (Sapling Grove = vườn cây non) 

Sapper — military specialist on field fortification work = công binh 
Sarcastic — chế nhạo, mỉa mai, châm biếm 

Sarcophagus — limestone used for coffins 

SarIputa — Xá-Lợi-Phất, một trong 10 Đại Đệ tử của Đức Phật 


Sariputa and Moggallana (Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên) - the leading 
điscIples of the Buddha. The two friends became the 1nspiration 
Of the two main schools of Buddhism that developed some 200- 
300 years after the Buddhaˆs death: 

The more austere and monastically 1nclined Theravada regard 

SarIputa as a second founder. 

The Mahayana has taken Mogøsallana as their mentor, he was 

known for his zđđhï, who would ascend to the heavens and had 

an ability to read people”s minds... 

Iddhi (Pali) = thần thông biến hóa (xem từ Siddhis (Sanskrit)) 
Supernormail physical powers. 


SARIPUTTA AND MOGGALLANA 


Upatissa (Sariputta) and Kolita (Moggallana) 


1488 


At the time of the Buddha, In a village called Upatissa, there lived a well- 
known Brahmnn family. The father, Vanganta, and mother, who was named 
Rupasari, had a beautiful baby boy whom they named UpatIssa, after the 
villapge in which they lived. Ôn the very same day, In the villaøe known as 
Kolita, a Brahmin woman named Moggali gave birth to a son whom they 
named Kolita, after the village in which they lived. The two families were 
well-known to each other and the two boys, Upatissa and Kolita, were best 
friends. 


Both families were wealthy and well respected. As was the custom at the time, 
each of the young men had a retinue of 500 companions. patissa travelled In 
luxury by palanqguIin while Kolita travelled by carriage. Both youths led a life 
of pleasure and luxury. 


One day patissa and Kolita, together with theIr companions, decided to 
aftend a festival known as the Hilltop Festival, which Included dance, music 
and drama. At first they enJoyed the festIviftles and JoIned In the merrymaking. 
However, on the third day, reflecting on the fleeting nature of sense pleasures, 
Upatissa and Kolita decided to give up their wealth and luxuries and take to 
the holy life of ascetics. At about the same time that Upatissa and Kolita gave 
up sense pleasures, Prince Siddhattha married Princess Yasodhara. 


On hearing of their renunciation some of their companions Joined them. 
Upatissa and Kolita decided to study under the well-known Ascetic SanJaya. 
Before long they had learned everything that SanJaya could teach. Realizing 
that they had not found the truth they were seeking, Upatissa and Kolita 
decided to seek other teachers and learn their doctrine 1n search of the Truth. 
The friends parted after deciding that they would come back and teach the 
other, 1f eIther of them realized the enlightenment they were seeking. 


Upatissa was still searching for a teacher when he saw a monk seeking alms 
for hIs noonday meal. The seremty and bearing of the monk 1mpressed 
Upatissa. Thinking that he should not disturb the monk until after his meal, 
Upatissa followed him back to the forest grove where he dwelled. He then 
asked the monk under whom he had studied and 1f he could teach the doctrine 
of his master. The monk who Impressed Upatissa was none other than Assaj1, 
one of the first five discIples of the Buddha. Assaji Innformed Upatissa that he 
was himself a new disciple of the fully enlightened Buddha. He said that he 
would teach the Masterˆs doctrine, but that being new to the doctrine he would 
have to be brIef. 


1489 


Upatissa requested that he teach whatever he knew. AssajI then said: 


"Qƒ those things that arise [from a cause 
The Tathagata (Buddha) has told the cause 
And also what their cesSafHOH 1S. 

Thịs is the Doctrine öoƒthe Buddha. ” 


On hearing the first two lines of these four lines the spiritually advanced 
Upatissa attained the first staøe of sainthood, Sottapanna. After inquiring as 
to where the Buddha dwelt he then went back to Iinform Kolita that he had 
found the Master who would show them the path to deliverance. 


The moment that Kolita saw his friend he knew that Upatissa had found the 
path to deliverance. There was a radiance In his friend that had not been there 
before. Upatissa confirmed that a Fully Enlightened Being had been born on 
earth for the benefit of men and Devas. He then explained about His meeting 
with AssajI and repeated the four lines he had heard. On hearing the four lines 
Kolita too attained Sotapanna. 


Kolita was now anxIous to meet the Master. However, pafIssa sugøesfed that 
they should first go back and Inform SanJaya that a Fully Enlightened Being 
had appeared so that he too could benefit by the Doctrine. The two friends 
went back and Iinformed SanJaya. 


SanJaya, however, did not want to øo back to being a student. He had a large 
reftinue and was a respected teacher. Blinded by vamity and Ignorance he 
disregarded the pleas of his former studenfs. SanJaya realized the wIisdom of 
the Buddha and he acknowledged the supremacy of the Buddha. He asked, 
"Are there more wIse men or fools on this earth?” When patissa replied that 
there were more fools than the wise SanJaya said, “Then let the wise øo to the 
Buddha. Let the fools come to me.” 


Upatissa and Kolita left SanjJaya and set off towards RaJagaha, where the 
Buddha was residing in the bamboo grove. About half of SanJaya”s pupIls 
decided that they would Joinn Upatissa and Kolita and follow the Doctrine of 
the Buddha. The text says that SanJaya was so upset at seeing his retinue 
dwindle that he was stricken with illness and vomited hot blood. 


Upatissa and Kolita approached the Buddha and requested permission to be 
ordained. The Buddha ordained the two and preached the Dhamma. Ôn 


1490 


hearing the Dhamma all of therr retinue attained Arahanthship and Joined the 
order. It took Kolita a week with further Instruction from the Buddha and 
Upatissa two weeks of concentrated effort to realize the Truth. After 
ordination Upatissa was known as Sariputta and Kolita as Mogøallana. 


The Buddha then appointed Sariputta as His first chief disciple and 
Moggallana as His second chief disciple. The roles of the chief discIples are 
very Important. They helped the Buddha with His growIng congregation and 
had three main functions to perform as follows: 


- To help the Buddha In the consolidation and teaching of the Dhamma for 
the benefit of men and Divine beIngs. 


- To be a role model for the Sangha (monks and nun§). 
- To supervise the trainng and administration of the Sangha. 


When Sariputta and Moggallana were appoInted as the chief disciples there 
arose a dispute among the Sangha. Even though the Noble Order was young, 
the Buddha had many Arahanths In His retinue of monks. The five monks who 
were HiIs first pupIls — Kondanna, Bhadhiya, Vappa, Mahanama and AssaJ1, 
Yasa and his fifty-four friends, the three Kassapa brothers, and many others 
who were senior to Sariputta and Mogsallana. Why had the Buddha not 
selected one of them? The Buddha then explained that He had not selected 
His chief disciples. AlI that He had done was to appoint the persons who had 
many aeons ago aspIred to these positions and worked tirelessly, performing 
meriforious deeds, to fulfil their aspiration. The fruits of their labour were 
being fulfilled under Hs order. 


And so we go back 100,000 world cycles and one 1ncalculable period 1n time 
to the era of the Buddha Anomadassi, the 18th Buddha prior to the Gotama 
Buddha. Sariputta at that trme was known as Sarada, and Mogsallana as 
Sirivaddhana. Sarada, unsatisfied with his luxurlous life of wealth and 
pleasures, had adopted the life of an ascetic. Inspired by the radiance of the 
Anomadassi Buddha, he had prepared a canopy of fragrant flowers which he 
held above the Buddha to form a fragrant arbour. The Anomadassi Buddha, 
accompanied by His chief disciples, Nisabha and Anoma, attained a higher 
meditative staøe, which He retained for a week. Sarada was so Inspired by the 
Anomadassi Buddha that he remained thus, holding the fragrant canopy, so as 
not to disturb the Buddha. The Buddha Anomadassi, seeing the merIt of 


149] 


Sarada and desiring to InspIre Sarada to further heights, Instructed NÑisabha to 
dispense the Dhamma to Sarada and the devotees who were present. So 
InspIring were the Dhamma and the deportment of the chief disciple that 
Sarada paid homage to the Buddha Anomadassi and aspired to be the first 
chief disciple of a future Buddha. The Buddha Anomadassi looked 1nto the 
future and seeing that his aspiration would be fulfilled, prophesiled that 
100,000 world cycles and one Infinite period 1nto the future, Sarada would be 
the first chief disciple, by the name of SarIputfa, of the Gotama Buddha. 


Sarada then urged his friend to perform meriforious deeds and to aspire to be 
the second chief disciple of the Gotama Buddha. Inspired by his friend, 
Sirivaddhana buIlt an alms hall, provided meals and robes to the Anomadassi 
Buddha and His retinue of 100,000 monks and aspired to be the second chief 
discIple of the Gotama Buddha. The Anomadassi Buddha, seeing that 
Sirivaddhana”s aspiratlon would be fulfilled, prophesied that he would be the 
second chiIef disciple, named Mogøsallana, of the Gotama Buddha. 


The knowledge, wIsdom and abilities of the Buddha were Incomparable. 
There was no one 1n the Sangha who could take HiIs place or substitute for the 
Teacher. However, the combined qualiles of the two chief discIples 
complemented those of the Buddha. Sariputta, who was foremost in wIisdom, 
was steady and focussed hIs energIes on leading as many persons as possIble 
to the first staøe of sainthood, Sotapanmna (also known as stream enfterer). This 
was because once they had entered this stage they would move forward and 
reach the other stages within seven more births. There was no longer the 
danger of their falling back or obtaining birth 1n an unhappy realm. Sariputta 
felt that he should place as many persons as possIble 1n the Path. 


Mossøallana, the more agøressIve of the two, was foremost 1n psychic DOW€TS. 
Feeling that even one more rebirth was one too many, Mogsallana 
concentrated his efforts on taking the devotees from Sotapanna to 
Arahanthship. The two friends continued to work together as one, each 
drawing on the strengths of the other, for the betterment of men and gods. 


The Buddha had the deepest respect and regard for His chief disciples and 
used them as an example for His monks. He encouraged His monks to 
assoclate with and emulate the chief discIples by sayIng: 


“Assocrate, Q monks, Saripufta and Moggallana 
and keep company with them. 


1492 


They are wise bhikkhus 
and helpers oƒ their ƒellow monks... " 


The Deaths of the Chief Disciples - Cái chết của hai vị Đại Đệ Tử 


The disciples closest to Gautama were those who had been with him longest, 
and they were all growing old. Shariputra returned to his birthplace 1n 
Magadha to see hIs mother one last time. He told her what he had learned from 
Gautama and made a final profession of faith: “There has never been nor wIll 
there ever be a shramana or BrahmIn who 1s more fully Enlightened than the 
Blessed One!” He turned to the monks who attended him and said, “For forty- 
four years Ï have lived and travelled with you, my brothers. If anything I have 
done or sald was unpleasant to you, please forgive me." The monks replied 
that, though they had followed him like a shadow, there was nothing to 
forgIve. Then Shariputra entered deep meditation, ascending through the 
absorptions, before finally passing away. 


A novice monk called Chunda took Shariputraˆs robe and bowl and travelled 
to Shravasti to tell Gautama the news. Ananda was overwhelmed. “My body 
seems as 1Ý 1t had been drugøed, I have become disoriented and the teachings 
are no longer clear to me.” Gautama gently chided hìm: “Have Shariputra 
taken your share of virtue, concentration or wIsdom?” No, he hasn”t, Ananda 
replied. “But I was an adviser and councellor who 1nsprred and gladdened me.` 


In his own way, Gautama was affected as well. Some time later, he heard that 
Maudgalyayana was also dead. Maugalyayana was celebrated for his psychic 
powers and, according to the commentarles, he declared that on hIs vIsIts tO 
god realms he had learned that followers of Gautama were reborn 1n the 
heavens, but that followers of other teachers were destined for hell. Thịs 
declaratlon went to the heart of the hopes that householders rested on theIr 
holy men, and rival monks — some versions say they were Jains — hired a 
“brigand” to murder Maudgalyayana. Despite Maudgalyayanaˆs powers, the 
brigand and his followers tortured him and “crushed his bones.` When 
AlJatashatru heard of the crime he had the killers arrested and buried alive up 
to their necks 1n a field, which was then ploughed over. It”s a gruesome story 
that vividly evokes the viclous rivalries and brutal retribution of Gautama”s 
world. 


One day, Gautama looked around a gathering of monks and declared: 


1493 


Thịs assernbly seems empty to me now that Shariputra and Maudgalyayana 
haye attaincd ftnal Nưữvanad! Ïl( is qmnazing that disciples act In according 
wifh q tfeqcher”s insfrucfons and become beloved by the whole community! 
Itís inposstble that what is born and 1s subJect to đisintegrafion should not 
disintegrate, and yet, tt 1s as Ứ the largest branches have broken oƒƒ q greaf 
tree! 


Gautama”s own health was failing, his two leading disciples were dead and he 
had lost his haven in Shravasti. The time had come for one last Journey. 


Cái chêt của hai vị Đại Đệ Tử 


Một hôm, khi nghe tin người lão hữu Mục Kiên Liên bị ngoại đạo ám hại tại 
thành Xá Vệ lúc đang đi thuyết giáo, Xá Lợi Phất vô cùng buôn rầu, suốt mẫy 
ngày liền. Thấy vậy, Phật phải khuyên răn rồi tập họp tất cả tăng chúng báo 
cho tất cả biết tin Mục Kiền Liên đã vào Niết Bàn, nhân đó Phật cũng báo cho 
chúng tăng hay sau ba tháng nữa là Phật sẽ vào Niết Bàn. 


Cùng lúc nhận được hai tin buồn - Mục Kiền Liên đã chết một cách bi thảm 
và Phật cũng sắp ra đi - lòng Xá Lợi Phất vô cùng chua xót. Ngày hôm đó, Xá 
Lợi Phất xin được về quê thăm mẹ và nhập Niết Bàn trước Phật, vì theo tôn 
giả trong quá khứ các đệ tử hàng đầu đều nhập Niết Bàn trước vị giáo chủ 
đương thời; hơn nữa, tôn giả không muốn chứng kiến cảnh đau buôn khi Phật 
nhập Niết Bàn. 


Sau khi tạ từ Đức Phật và giáo đoàn, Xá Lợi Phất lên đường về quê nhà tại 
thôn Ca La Tỳ Ma Ca với một sa di tên là Quân Đầu, gặp lại mẹ của ngài nay 
đã ngoài 100 tuổi. Ngay trong đêm gặp mẹ giả, ngoài vân đề giảng giải đạo lý 
của Đức Phật, Xá Lợi Phất bảy tỏ tâm sự: 


Trước là về quê thăm mẹ, sau cũng xin phép mẹ được từ giã cõi đời tại quê 
nhà. Tuy có đau buồn nhưng bà Xá Lợi cũng thấy vinh dự có được một người 
con đạo cao đức trọng, biết trước ngày giờ rời bỏ xác thân để sửa soạn giờ biệt 
ly vô cùng chu đáo. Sau đó, tôn giả cho gọi dân làng đến để bố giáo và tỏ lời 
từ biệt. 

Trước dân làng, trước môn đồ tứ chúng và có cả vua A Xà Thế, tôn giả bày tỏ 
tâm tình thiết tha yêu quê hương xứ sở và đem giáo pháp của Phật khuyên bảo 


mọi người. Đên nửa đêm, mọi vật hoàn toàn yên lặng, tôn giả lạy chào mẹ già, 
vua A Xà Thê và tât cả những người hiện diện rôi nhập đại định Niệt Bàn. Sau 


1494 


khi làm lễ trà tỳ, sa di Quân đầu mang hài cốt tôn giả trở về trình với Đức 
Phật. 


Để giáo đoản được chiêm bái và nhân thể tán dương Xá Lợi Phất, Đức Phật 
tập họp đại chúng tỳ kheo lại và dạy rằng: “- Đây là hài cốt của Xá Lợi Phất, 
một bậc trí tuệ hàng đầu. Xá Lợi Phất là người đã tiếp thu trọn vẹn giáo pháp 
cao huyền của ta được truyền bá đầu tiên ở phương Bắc, đó là công lao của 
Xá Lợi Phát. 


Trí tuệ của Xá Lợi Phất thật là trí tuệ cao tuyệt, trừ Đức Phật ra không ai bì 
kịp. Qua trí tuệ đó, Xá Lợi Phất đã thành tựu đạo nghiệp. Bậc đại trí này đã 
chứng pháp tính, ít muốn biết đủ, siêng năng dũng mãnh, tiễn tu thiền định, 
không cô chấp trước, đối với ngoại đạo luận bản vô ngại, hoằng truyền chính 
pháp lợi lạc mọi người, thoát ly sanh tử khổ đau, chứng nhập Niết Bàn”. 


Trong hàng Thánh chúng nay trong 10 đại đệ tử của Phật, Xá Lợi Phất đứng 
hàng đầu. Nhờ có trí tuệ số một biện tài vô ngại, tôn giả đã chính phục được 
các luận sư của Bà La Môn ở phương Bắc Ấn Độ khi đến Ma Kiệt Đà đề xây 
dựng Tinh Xá Kỳ Viên. Ngoài trí tuệ, tôn giả còn là nhà kiến trúc đại tài, đã 
thiết kế và trực tiếp chỉ đạo xây dựng Tinh Xá Kỳ Viên, là trung tâm sinh hoạt 
văn hóa ngang hàng với trung tâm văn hóa Kiều Tát La, thời Phật còn ở Ấn 
Độ có hai trung tâm văn hóa lớn nhất là Ma Kiệt Đà và Kiều Tát La. 


Khi Đức Phật còn tại thế, Xá Lợi Phất cũng được tín nhiệm và được cử đi bố 
giáo đầu tiên vì ngoài trí tuệ biện tải, tôn giả còn am tường mọi tập tục, truyền 
thống của dân tộc Ân Độ. Mặt khác, Xá Lợi Phất còn là vị có phẩm hạnh cao, 
khi bị chỉ trích là đã thọ thức ăn bất tịnh, con người khinh mạn, bị lục quần 
chiếm chỗ ngủ nghỉ... ngài vẫn từ ái khoan dung không tranh chấp thù oán. 


Trí tuệ đã cao mà từ ái lại bao la, Xá Lợi Phất được giáo đoàn kính nề. Đề Bà 
Đạt Đa là một con người có nhiêu tác oai tác quái, đòi thay Phật lãnh đạo giáo 
đoản, nhưng đôi với Xá Lợi Phât vân kính sợ hơn cả Phật. 


Sau hết, ngài là con người tha thiết với quê hương với thôn xóm, với mẹ già, 
với mọi người dân quê. Khi 80 tuổi, Ngài quay về với quê hương để ban bồ 
giáo pháp cho tất cả mọi người rồi mới vào Niết Bàn. 

Nhìn chung, với những người xuất gia theo Phật để được gọi là toàn bích phải 
được đây đủ 3 đức: An Đức, Trí Đức và Đoạn Đức. Xá Lợi Phất đã thê hiện 
trọn vẹn, cho nên xứng đáng là vị đứng đầu trong giáo đoàn của Phật. Tôn giả 
không vì đạo nghiệp giải thoát mà quên mất mẹ già, quê hương thôn xóm, dù 


1495 


đã §0 tuổi vẫn về quê nhà truyền bá nếp sinh hoạt vị tha vô ngã... Xá lợi Phất 
xứng đáng là một biểu tượng cho tất cả mọi người noi theo.... 
- (Minh Tuệ) 


Sariputfa - Disciples of the Buddha 
By Radhika Abeysekera 


Sariputta was the first (right) chief disciple of the Buddha and foremost In 
wIsdom. His special task was the detailed analysis and systematisation of the 
doctrine. Because of his deep Insight of the ultimate Truth he was responsIble 
for drawing out the subtle Iimplications of the Dhamma and for explaining the 
meaning of complex teachinøs. 


In addition to his wIisdom, Sariputta was well-known for his patlence, 
compassion, humility and helpfulness to others. Not only dịd he help the 
communrty and the monks In the Dhamma, but he also provided material help 
and comfort. When the monks left for theiIr alms round early In the mornIing 
Sariputta did not Join them. Instead, he stayed 1n the monastery and made sure 
that everything was In order. If one of the novice monks had forgotten to 
SWeep out a room or 1ƒ any 1tem was disarranged SarIputta put 1t in place and 
swept the premises. He wanted to ensure that the monasfery should at all times 
be In order so that visiting devotees would not have a negative Impression of 
the Order. 


Sariputta”s Caring 


He then visited the sick hall and provided comfort and medicine for the monks 
who were sick. Tending a sick monk named TIssa that everyone had reJected, 
the Buddha had said, "Those that tend the sick tend me (follow my 
teachinss)." Sariputfa, reminding the monks of this, encouraged the novice 
monks to help with the caring and comforting of the sick. If any of them 
required medicIne that was not available on site, he arranged for 1t to be 
obtaIned. It was only after such dutles were taken care of that SarIputta went 
on his alms round. 


There are many documented 1nstances of Sariputta”s ministering to the sick. 
His Instruction and comfort to Anathapindika are noteworthy. Sariputta 
helped Anathapindika on two occaslons. The first was when he was sIck and 
In excruclating paIn. Sariputta had reminded Anathapindika that he was a 
Sofapamna and as such on the path to enlightenment. He could not fall away 


1496 


from the Dhamma or obtain rebirth In one of the unhappy plains. These words 
relaxed Anathapinndika'›s mind and gave him great happiness. The 
eXcruciating paIn disappeared. So grateful was Anathapindika to Sariputta 
that he offered him the rich meal that had been prepared by his servanfs to 
tempt him to eat. 


The second Instance was at Anathapindika”s deathbed. Anathapindika, who 
had a lot of confidence 1n Sariputta and respect for him had requested his 
presence “out ofcompassion for him”. Sariputta, accompanied by Ananda, had 
come and gIven an I1nspiring sermon on non-attachment. AnathapIndika was 
moved to tears by the profound discourse, the likes of which he had never 
heard before. Shortly after, Anathapindika died and was reborn 1n the Tusita 
heaven as a Deva. That night he came 1n splendour to Jetavana to pralse the 
ølory of the chief disciple. Saluting the Buddha, he said: 


“Sariputfta truÏy 1s endowed with wisdom 
With virtue and with Inner peace, 

Even a monk that has gone beyond 

At best can only equal him. " 


The next morning the Buddha told His monks of His visitor and what he had 
said, without Identfyinng the Deva. Ananda Iimmediately Identified 
AnathapIndika correctly by saying that the Deva must be Anathapindika, 
reborn as a Deva, as he had great respect for and confidence 1n SarIputta. 


Sariputtaˆs Humility 


Sariputta”s humility 1s also documented 1n the text. When travelling with the 
Buddha he did not feel that as the first chief disciple his place should be next 
to the Buddha. Instead, he trailed behind, helping the sick and Infirm monks 
who usually lagsed behind. In fact, because of his Immense compassion and 
Caring, on one such 1nstance SarIputta was the last to arrive. As all the good 
accommodation had been taken, Sariputta slept In a tent made of robes. When 
this was brought to the Buddha”s attention. He said that accommodation 
should be arranged based on seniority 1n the order and dispensed the Tittira 
Jataka, where In a previous birth the Buddha and His chief disciples had 
similarly decided that the three of them would pay homage and obeisance to 
the most senior member. 


1497 


On another occasion a seven-year-old novice monk brought to SarIputtfa”s 
aftention the fact that his Inner robe dragsed below his outer robe. Moving 
aside, Sariputta adJusted his robe, then saluted the young monk and asked, 
"Now 1s 1t correct, teacher?" The Milindapanha documents SarIputta”s 
account of this Incident as follows: 


“H one who has gone ƒorth this đay, af† age seVen 
Should teach me, Ï accept 11 with lowered heqad; 
Af sight oƒ him Ï show my zeal and respect: 

May T always set him in the teacher 's pÌaqce. ” 


Sariputta”s respect for his teacher Assaji who first taught him the Dhamma 1s 
an example that all should follow. Each night before sleeping Sariputta would 
pay obeisance to the Buddha. Then he would look around, prostrate himself 
and worshIp a đirection. Observing this, the monks Informed the Buddha that 
Sariputta had taken to worshiping the different directions (north, south, east 
and wesf). The Buddha corrected theIr assumption by saying that each night 
Sariputta looked with his divine eye to see 1n which direction his first teacher, 
AssajI, was residing. Then, after payIng obeIsance to him, he slept placing his 
head In that direction, careful to ensure that his feet were not 1n the direction 
in which AssaJI was residing. 


The honouring of one”s teachers 1s an Integral part of the Buddhaˆs teaching. 
The Nava Sutfa Instructs that one should honour one”s teacher, especially 
those who teach the nectar of the Dhamma. The Sutta starts as follows: 


"As the Devas pay devout homage to Indra, 
So showld one revere the person 
Through whom one has learnt the Dhamma. " 


Sariputtaˆ”s Pafience 


Sariputta”s patience and forbearance are also legendary. A øroup of men were 
pralsing the noble qualitiles of the elder when a young Brahmin challenged 
them saying that the reason SarIputta had never shown anger was because he 
had never been provoked. To prove that Sariputta, like others, would resort to 
anger, he walked up behind the elder and dealt him a resounding blow. 
Sariputta said “What was that?” and then, without even turning around to find 
out who had hit him, continued walking. The Brahmin was overcome with 
gullt and shame at his conduct. Falling on his knees he begged pardon and 


1498 


told Sariputta how he had hit him to provoke anger. Sariputta then forgave the 
Brahmn. The Brahmin, not satisfied with a verbal pardon, asked SarIputta to 
come to his home for the noonday meal to show that he bore no malice 
towards him. Sariputta accepted the 1nvitation. 


After the meal, as SarIputta was leaving, he saw that a mob of angry suppOorfers 
had gathered with sticks and stones to punish the Brahmin. They had 
wifnessed the Brahmin”s treatment of the elder whom they loved and 
respected. Sariputta asked them what the commotlon was about. When 
Iinformed he asked, “Whom did the Brahmmn strike, you or me?” Ôn being told 
that 1t was the Elder whom the Brahmin had struck he dispersed the angry 
crowd by saying, "I have pardoned him. What cause 1s there for anger when I 
whom he struck feel none." 


SarIputtaˆs caring, compassion and humility won him many friends. He was 
the chief disciple of the Buddha, second in wIsdom to the Buddha. But he was 
humble, caring and compasslonate. He also did not In any way use his positIion 
for specIal treatment. In addition to h1s close friendship with Mogøsallana, his 
childhood friend, he had a close relationship with Ananda, the Buddhaˆs 
personal attendant. 


Sariputta, who felt that as Chief disciple he should be attending to the needs 
of the Buddha, was deeply grateful for the respect, care and attention that 
Ananda lavished on the Buddha. In turn, Ananda was deeply respectful of the 
chief disciple ofthe Buddha who helped to admimister and train the Buddhaˆs 
large following. When Ananda gave ordination to novice monks he took them 
to Sariputfa for hipher ordination. Similarly when Sariputfa gave ordination 
to novice monks he took them to Ananda for higher ordination. In this way 
the two great elders shared a large congregatIon of monks. 


Ananda also, with the Buddha”s permission, often kept choIce robes that he 
receiIved for Sariputta. In the same manner, Sariputfa passed on to Ananda 
choIce offerings that had been made to him. Once Ananda received a very 
expensIve robe from a wealthy Brahmm and, with the Buddha”s permission, 
kept 1t for ten days for Sariputta”s return. The other monks commented on this 
deep friendship, saying, "We can understand Ananda, who has not as yet 
attained Arahanthship, feeling such deep affection for Sariputta, but how 1s It 
that Sariputta, who 1s free of taInts, should recIprocate?" The answer, of 
Course, was that Sariputta”s attachment was not a worldly attachment but a 
love and respect for Ananda”s virtues. It 1s also because Arahanths have not 


1499 


eradicated samsaric virtues (vasana gune). It is only the Buddha who has 
eradicated vasana gune. 

Sariputta must have been a stimulating companian for he was soupht after by 
many. What attracted people to him was his deep caring for others, hIs 
enormous patIence and his exemplary behaviour. When SarIputfa entered the 
meditative staøe on the void, even the Devas came to pay homage to him. The 
following 1s Maha Kassapaˆ”s praise of the elder: 


“These many Devas, powerƒul and glorious, 

Ten thousand (Devas), from Brala S comDqny, 
Sfand with Joined hands worshipping him, 
Sariputta, wise marshal oƒ the Dhamma, 

The greaf méedlIfafOT I1 CONC€HfrdfIOH. 

“Homage to you, Q thoroughbred man, 

Homage to you, Q supreme mau... ˆ 

-- ( Theragatha 1082-1084) 


Despite the fact that he had a large following and was well-respected, 
Sariputta had diIffIculties convincing his mother, Rupasari, of the Truth, as she 
had been taught from birth the doctrine of the Brahmins. SarIputta had three 
brothers, Cunda, Upasena and Revafa, and three sisters, Cala, Upacala and 
SIsupacala. All six took ordination under the Buddha and attained 
Arahanthship. Cunda was 1n later years Sariputfa”s attendant. Despite the fact 
that RupasarI had such distinguished children in the Order, she herself was a 
non-believer, deeply set In Brahmin rites and rituals. In fact, she had not 
wanted her youngest son, Revata, to be ordaiIned, and had planned a marriaøe 
for him at a very young aøe to prevent him from enfering the order. However, 
on his wedding day, when Revata viewed the very old grandmother of his 
bride-to-be, he became disillusioned and, realizing the Impermanence oŸ all 
things, ran away from the wedding to the monastery to be ordained. HIs three 
sIsters married, but gave up the household life and became nuns. ThelIr 
children too entered the order. 


None of her children or grandchildren, however, could influence Rupasarl. 
When Sariputfa visited the city of his birth with a large gathering of monks, 
he came to his motherˆs house for alms. His mother, whilst offering them food, 
Iinsulted him In front of all the monks by berating him. She said, "O you, eater 
of others” leavings. When you fail to get food you go from house to house 
among strangers, licking the leavings from the back of therr ladles. And so 1t 
was for this that you gave up eighty crores of wealth. You have ruined me. 


1500 


Now go on and eat." She then went on to berate the monks for having her 
younger son as an attendant by sayIng, "So you are the men who have made 
my younger son your paøe boy”. SarIputta, however, did not say a word. He 
took his food In silence and returned to the monasftery. 


Rahula, who had been among the retinue of monks, related this Incident to the 
Buddha. Thereupon the Buddha praIsed Sariputta 1n front of the assembly of 
monks by sayIng: 


“He that is free [rom anger, 

Who performs his dutfles ƒaIthƒully, 

He that guards the precepts and is free from lust, 
He that has subdued himselƒ, 

He that wears his last body - 

He tt 1s I cal a Brahmin (Arahanth). 

-- (Dhammapada 400) 


We can all learn from Sariputta”s great patlence, forbearance and humility. 
The Buddha has Instructed us on the respect we should have for our mothers. 
Sariputtaˆs exemplary behaviour 1s one that we should all follow. 


Sariputtaˆs Enlightenment 


Sariputta aftained supreme knowledge whilst listening to a discourse that the 
Buddha was addressing to Dighanakha, Sariputta”s nephew. The Buddha was 
teaching the comprehension of feeling and began by explaining the nature of 
the body. He then asked Dighanakha to contemplate the body so that desire 
and concern for the body should be abandoned. He then went on to explaIn 
the Impermanence of all feeling and the doctrine of dependent arising. 
Sariputta who was fanning the Buddha, listened to the discourse and 
descrIbes hIs attainment of ArahanthshIp as follows: 


“The Blessed One, The Buddha, The One with Vision, 
Was teaching the Dhamma to another. 

Whilst the Dhamma wdas being taughI, 

I lent† an ear keen on the goal. 

That listening ðƒ tmìne was nof In vain, 

For lam released free from cankers. " 

-- (Theragatha 995-996) 


1501 


The Buddha repeatedly praised and reinforced Sariputtaˆ*s administration and 
handling of the monks. There 1s, however, one occasion on which the Buddha 
mildly admonished Sariputta. Sariputta had taught the Brahmin DhananJani at 
his deathbed and ensured rebirth in a Brahma realm by teaching him about the 
four Brahma Vihara: Metta (loving-kindness), Karuna (compassion), Mudita 
(sympathetic Joy) and Upekkha (equanimity). The Buddha questioned him as 
to why he had not taught DhananJam further and helped him to destroy all 
cankers and attain NÑibbana. Sariputta, unlike the Buddha, dịd not have the 
ability to know the spiritual capabilitles of a person. As DhananJanI was a 
Brahmn he had ensured that his goal, which was birth 1n the Brahma realm, 
was met. The Buddha explained that as a result DhananJani would need to 
obtain birth again 1n the human realm to achieve Arahanthship. This shows 
that rebirth, even 1n a Brahma realm, 1s not desirable, as one who has not 
aftained Sotapanna could 1n a subsequent birth perform an unwholesome deed 
that could lead to rebirth In an unhappy realm. The Buddha had seen that 
DhananJani would have been capable of attainng Arahanthship with some 
well-directed Instruction. 


Sariputta”s Last Days 


When Sariputta's lifể was nearing 1s end he decided that it was time to 
convince his mother ofthe Truth and place her on the Buddhaˆs Path. Sariputta 
knew that he had to first open her mind so that she would be receptive to the 
Buddha”s Teaching. He also knew that the only way that could be done was 
by shaking the confidence she had in Maha Brahma. Knowing that the 
Brahmas, Including Maha Brahma, had great regard for him, he decided to go 
to hs birthplace to pass away on the same bed in which he had been born. But 
ñirst he had to take leave of the Buddha. With his retinue of monks he visited 
the Buddha and saluted Him respectfully. He then said: 


“Lord oƒ the world, Q Great Sage, 

I soon shall be released from He, 

Going and coming shall be no mOFe. 

Thịs 1s the lasf time Ï worship you, 

Short 1s the liƒe thaf 1OW r€eIHaI"S I1 me 
But seven days from now Ï shall lay 

Thịs body down, throwing the burden oƒƒ: 
Gramf it, Q Master! Give permission, Lord! 
At last the từne has come ƒor my Nibbana 
Now T have relinquished the wIll to live. 


1502 


The Buddha then asked Sariputta where he would attainn final Nibbana. 
Sariputta replied that 1t would be in the Magadha country, 1n the villaøze named 
Nalaka (Upatissa). The Buddha then asked Sariputta to dispense the Dhamma 
to his younger and elder brothers, as they would no longer have the 
opportunity to see a Bhikkhu like him. 


The great elder then gave a discourse In which he displayed all his wondrous 
powers. Rising to the loftlest height of truth descending to mundane truth, 
rIsing agaIn and again, he expounded the Dhamma directly and with similes. 


He then worshIpped the feet of the Buddha, embraced them and said: "So that 
I may worship at these feet I fulfilled the perfections throughout an 
Iincalculable period and one hundred thousand world cycles. My heart”s wish 
has found fulfilment. From now on there wIll be no more confact and feeling. 
Soon I will enter the City of Nibbana the unaging, peaceful, blissful and 
secure, which has been attained by many hundreds of thousands of Buddhas. 
If any deed or words of mine did not please you, O Lord, may the Blessed 
One forgive me. Ít 1s now time for me to øO.” 


The Buddha then forgave Sariputta by sayIng, “There 1s nothing either by deed 
or words that I have to reproach you, SarIputta, for you are learned, of øreat 
wIsdom, of broad and bright wIsdom, of quick, keen and penetrative wIsdom." 


Immediately after the Buddha gave permission for Sariputfa to attain ÑIbbana 
the great Earth shook and the skles tore open with a deluse of rain as 1f the 
very heavens were crying for the passing away of the øreat elder. The Buddha 
then rose and went to His perfumed chamber. Three times Sariputta 
cIrcumambulated the chamber and paid reverence, and said: "Ït was one 
incalculable period and one hundred thousand world cycles ago that I 
prostrated myself at the feet of the Anomadassi Buddha and made the 
aspIrafion to see you. This aspiration has now been fulfiled and I have seen 
you. At the first meeting 1t was my first sighting of you. This 1s my last. There 
wIll be none 1n the future." And with raised hands Joined In salutation, he 
reverenced the Buddha and walked backwards until the Blessed One was out 
Of sight. 


The Blessed One then addressed the Bhikkhus who surrounded Hm and asked 
them to accompany Sariputta on his last Journey. At His words all four 
assemblles at Jetavana left the Master alone and accompanied the great elder. 
The cItIzens of Savatthi also Joined 1n with Incense and fragrant flowers. A 


150 


multitude of weepIng and lamenting devotees followed the elder. Sariputta 
then addressed the devotees and reminded them of the Impermanence of all 
things. "Have I not, he said, taught you of the Impermanence oŸ all near and 
dear to us”? He then asked everyone to øo back to Savatth1, as the Master was 
alone and should not be left unattended. 


Accompanied by a retinue of five hundred monks whom he himself had 
ordained, SarIput(a set off for his birthplace. It took them a week to travel to 
Nalaka and on the way he spent one night in each of the different citles, 
teaching the Dhamma with compassion to the devotees for the last trme. Upon 
entering the cIty of h1s birth he sent a message through hIs nephew 1nforming 
his mother that he and his retinue would be staying with her for a day, and 
asking her to prepare hIs birth chamber and residence for his 500 monks. 


He then walked slowly to his childhood home. RupasarI was perplexed at her 
Sonˆs appearance. "I[ wonder," she thought, "1ƒ he has realized the error of his 
thinking In leaving all his wealth. Perhaps In his old age he has grown wIser 
and has come back to reclaim his wealth." She then went about preparing for 
her son and his retinue. 


Sariputta approached his motherˆs house and entered the bedchamber where 
he had been bom. But he was now In great pain and very sick with dysentery. 
He lay down to rest whIlst his brother, the novice Cunda, attended to his needs. 


The four leading Devas of the Catumaharajika Heaven, seeing that the 
Marshall of the Dhamma was about to pass away, descended 1n all TheIr 
radiance to pay obeisance to the Venerable elder. Shortly after, Sakka, the 
king of the Tavatimsa Heaven, 1lluminated the whole area and descended to 
earth, and kneeling before the elder, pald obeIsance to the Venerable One. 
Finally, Maha Bahama, In His full radiance, descended to earth to pay His last 
respects and catch a last glimpse of the elder. 


RupasarI approached her son and questioned him on his vIsitors. “Who were 
the four radiant beings”, she asked, "who paid obeisance to you?” Sariputta 
replied, “The four great divine kings, upasika." "Are you then greater than 
them?” asked his mother. “They are like temple attendants”, replied Sariputta. 
"Ever since our Master took rebirth they have been standing guard over Him, 
swords In hand." 


1504 


His mother then questioned him on his next visitor who surpassed the four 
kings In radiance. “That”, said Sariputta, "1s Sakka, the king of the Devas." 
"Are you then greater than the king of the Devas, dear?” asked his mother. 
"He 1s like a novice who carrles a Bhikkhu”s belongings," replied SarIputta. 
"When our Master returns from the Tavatimasa Heaven, Sakka takes HIs bowl 
and extra robe and descends to earth with Him." 


"And when Sakka had gone” asked his mother, "who was 1t who descended to 
your room, filling the room with his radlance?” “That,” replied SarIputfa, "1s 
your Maha Brahma. The lord and master to whom you have been payIng 
obeIsance." "Are you then greater than my lord Maha Brahma?” asked his 
mother. 


"Yes, Upasika," replied Sariputta, "on the day our master was born 1t 1s sald 
that Maha Brahma received the Great Being In a golden net." 


Upon hearing this the Brahmin woman thought, "How great must be the power 
and goodness of my son”s Master," and she was suffused with happiness, Joy 
and confidence In the Exalted One. 


SarIputta, seeing that his mother was now ready to receive the teachings of 
the Buddha, explained to her the Dhamma based on the virtues of the Buddha. 
At the end of the discourse his mother attained the first staøe of sainthood, 
Sofapamna. EnJoying the bliss of Sotapanna, she then asked him why during 
all these years he had not bestowed the ambrosila of the knowledge of the 
deathless on her. Sariputfa realized that hIis end was Imminent. Seeing that his 
mother was now on the Path to EmancIpation, and that she would not fall 
away from the Path, Sariputta requested the presence of his retinue of monks. 


When the monks had assembled he asked Cunda to help him to a sittIing 
posItIon. And addressing the monks, he said, "For forty-five years I have lived 
and travelled with you. If by deed or word I caused you paIn, forgIve me, 
brethren." 


And the monks replied that he had never gIiven any cause for displeasure or 
paIn and 1n turn asked SarIputfa for forgIveness for any wrong they may have 
done. Then the elder, pulling his robe around him, lay on his right side and 
entered Into the nine successive affainments of meditation in forward and 
reverse order, then passed through the four absorptions, and Just as the crest 
Of the sun was rIsing, at early dawn passed away to final Nibbana. 


1505 


Next morning when his mother found that he had passed away she lamented 
at the missed opportunIty to perform meriforious deeds for her son. And thus 
lamenting and crying at her own former folly spent the mornIng, for even as 
a Softapamna she still had not eradicated all attachments. 


After a week of ceremonies and homage a funeral pyre was bullt of 
sandalwood with rich arches of gold to cremate the elder. News of the elderˆs 
death spread and people from all over came to pay homage and therr last 
respects to the Marshal of the Dhamma. Throughout the night the devotees 
listened to discourses of the Dhamma until finally Venerable Anuruddha 
extIinguished the glowing embers with scented water and, using a filter cloth, 
sifted the relics of the elder. 


When Cunda, Sariputta's attendant, Iinformed Ananda that Sariputta had 
passed away and handed him his master”s robe and bowl, Ananda became 
weak and pale with grief over hIs friend. He addressed the Buddha and said, 
"Lord, the novice Cunda has told me that Sariputta has passed away. Then, 
Lord, my own body became weak as a creeper; everything around me became 
dim and things were no longer clear to me..." 


The Buddha then questioned Ananda as to how this could be, as Sariputta had 
not taken any of Anandas knowledge or virtue with him when he passed 
away. The Buddha then reminded Ananda of impermanence and of the fact 
that He had taught him that all near and dear to us would eventually pass away. 


Sariputtaˆs Contribution 


Sariputfta”s enormous contribution as the Marshal of the Dhamma can be 
understood by h1s descrIptlon of h1s attainment of the supreme knowledge and 
the Buddha”s pralse of the elder. Sariputta said: 


“I was halƒ a month qƒter my ordination, ƒriends, that I realized Im all their 
parts and detalls, 

the analyfIcal kuowledge 0ƒ meaning, 

the analytIcal kuowledge oƒ the doctrine, 

the analyHical kuowledge of language, 

the analyfIcal kuowledge oƒperspicaciy. 


These Ï expound In many ways, teach them and make them known, establish 
and reveal them, explam and clarljy them. lƒ anyone has any doubt or 


1506 


uncertaimy, he may ask me and Ï shall explam the maffer.” (Anguttara 
Nikaya) 


Sariputta, with this fourfold analytical knowledge, not only excelled In 
understanding the Dhamma, but also 1n teaching 1t so that others could 
understand. Because of his excellence 1n the Anupada Sut(a, the Buddha 
declared him to be a true spIritual son and His chief assistanf in "turning the 
'Wheel of the Dhamma". The Buddha said: 


"H one could ever say riphtly of one that he has come to mastery and 
perfection 1n noble virtue, noble concentration, noble wisdom and noble 
liberation, 1t 1s of SarIputfa that one could thus rightly declare. 


Ifone could ever say rightly ofone that he 1s the Blessed One”s true son, born 
of His speech, born of the Dhamma, formed of the Dhamma, heIr to the 
Dhamma (not hetrr to worldly benefIt), 1t 1s of Sariputfa that one could thus 
riphtly declare. 


After me, O monks, Sariputta rightly turns the Supreme Wheel of the Dhamma 
even as I have turned II." 


There are many discourses and books attributed to Sariputta which form a 
comprehensive body of the Buddha”s teaching. Sariputta understood 1n a 
unique way how to organ1ze and present the rich and deep Dhamma 1n a lucid 
manner that was Intellectually stimulating and Inspirational. He was also 
responsIble for the codification of the Abhidhamma that the Buddha taught in 
the Tavatimsa heaven to the Devas. Each day the Buddha would come back 
to earth to partake of His alms food and then would transmit this knowledge 
to Sariputta. Thus the giving of the method of the Higher Teachings was to 
the chief disciple who was endowed with the analytical knowledge, who then 
passed 1t on to the monks. 


The Buddha*s high regard for Sariputta 1s seen again and again. In one 
Iinstance the Buddha compared SarIputfa to a crown prince as follows: 


"H he 1s endowed with five qualities, O monks, the eldest son of a world 
monarch righfeously turns the wheel of sovereignty that has been turned by 
his father. And the wheel of soverelgnty cannot be overturned by any hostile 
human beIng. What are the five qualities? The eldest son of a world monarch 


1507 


knows what 1s beneficial, knows the law, knows the ripght measure, knows the 
ripht time and knows the socIety (with which he has to deal). 


Similarly, Q monks, 1s Sariputta endowed with five qualities and rightly turns 
the Supreme Wheel of the Dhamma, even as I have turned 1t. And the Wheel 
of the Dhamma cannot be overturned by ascetics or prlests, by deltles or 
Brahma, nor by anyone else In the world. What are those five qualitles?2 
Sariputta, O monks, knows what 1s beneficial, knows the Dhamma, knows the 
ripht measures, knows the right time and knows the assembly (he 1s fO 
address)." 


SarIputta encouraged those In the Noble Order by his wIsdom and gentle 
ways. He said: 


"Qƒ restrained conduct, fMH oƒ mindfulness, 
Like a mindƒfUul one meditating with restrained Intenfions, 
Vigilamt, delighfing In Inward things, 

With selƒf well-concenmtrated, 

Alone, conmtemt, him they call a Bhikkhu. 
Whether eating moist or dried ƒood, 

He should be satisflied; 

A BhikkhUu should wander with unftlled belly, 
Eating In mmoderaH—ion, mìndƒHl. 

Leaving ƒour or ƒIve moUHthƒuls, 

He should drink water; 

Thịs is suƒfficlem ƒor the abiding In comƒOrt 
Of a resolute Bhikkhu. 

}Ƒ he covers himselƒ In the proper robe, 
Which 1s ƒor this DurDOS6, 

Thịs 1s suƒfficlem ƒor the abiding In comƒOrt 
Ofa resolute Bhikkhu. 

Jusf đ$  rOCK IHIOMHHIđIH 1S HIHIHOVING, 
Well-ƒfounded, so a Bhikkhu, 

Like a mountain does not tremble, 

After the annthilation oƒ delusion. 

To a man who 1s wIfhouf sin, 

Always seeking DurIy, 

A hai 3 tịp measure öoƒ eVil seens 

As ƒ the size of a cloud. 

I do not long ƒor death, 


1508 


I do not long ƒor He, 

1 shal lay down this body aftenfive 

And mindƒul. 

As a froniler củy ¡is guarded Inside and out 

So you should guard yourselves. 

Let not the ODDOTfMHf pass yoH Đy, 

For those who have mmissed the ODDOTfMHIfV 

Grieve when consigned to hell. 

Calm, qui, speaking In moderalonCalm, quiei speaking 1n 
moderaftion,Calm, quiet, speaking In moderation,Cadlm, quiet, speaking In 
moderafion,Calm, quieft, speaking In moderation,Calm, quiet, speaking In 
moderafion,Calm, quiet, speaking In mmoderation,Calm, quiet, speaking In 
moderafion, 

Not conceited, he shakes oƒƒ evil characfertstics, 

As the wind shakes oƒƒ the leaves oƒ a tree. 

Calm, qui, speaking In moderalonCalm, quiet speaking In 
moderafion,Calm, quiet, speaking In mmoderation,Calm, quiet, speaking In 
moderation,Calm, quiet, speaking In moderation,Calm, quiet, speaking In 
moderafion,Calm, quiet, speaking In moderation,Calm, quiet, speaking In 
moderafion, 

Not conceited, he pÏucks öfƒ evil charactertsfics 

As the wind plucks oƒfƒ the leaves oƒ a free. 

Calm, without grieƒ, seftled and undisturbed, 

Oƒ good virtue, He should put 

An end to pam. 

Desire for sensual pheasure, 

Malevolence, sÌoth and torpor, 

Conceit† and uncerfaInty, 

These are the five defilemenfs oƒ the mind ƒor a Bhikkhu. 

Meditating, persevering, 

Having subtle Insighf In1o views, 

Having delght im the annthilation oƒ graspIng, 

Hữm they call a good man. 

ven the great sea, the earth, a mountain and wind, 

Are not applcable In su me, 

To the Teacher s excellent release. 

Keeping the wheel rolling, 

Having great khowledge, 

Concenftrated, being like earth, water, [ire, 

The elder 1s not attached, 


1509 


l§ not opposed. 

Having aftained the perƒfection oƒ wisdom, 

Having great điscernment and great thoughi, 

Not dull (buf) as though dull, 

He always wanders, quenched. 

The Teacher has been waited on by me, 

The Buddha 's Teaching has been done, 

The heavy load has been put down, 

That which leads to renewed existence has been roofted out. 

-- (Theragatha 981-984, 1000 — 1002, 1005-1008, 1010, 1012-1016) 


Sariputfta”s øreat reputation long survived him. His great work still remains 
today, preserved and enshrined 1n some of the oldest books of Buddhism 
alongside the words of the Buddha. 


Sariputa — Xá-Lợi-Phất: Trong pháp hội, mở đầu bài thuyết pháp, đức 
Phật nói: “Này ông Xá-Lợi-Phất...”. Trong bao nhiêu bồ-tát, trưởng lão, tỳ 
kheo, thiên long bát bộ, vô lượng chư thiên đại chúng, đức Phật đã gọi một 
mình tôn giả Xá-Lợi-Phất! Như vậy hắn là đức Phật rất quý mến đại đệ tử ấy! 
Mà quả thật, khi tôn giả Xá-Lợi- Phất khai triển tư tưởng cô đọng của đức Phật 
mà rồi sau đó có người thưa hỏi thì đức Phật trả lời: “Nếu các ông hỏi ta thì 
ta cũng sẽ giải thích như Xá-Lợi-Phất”. Không có lời khen ngợi nào cho bằng! 
Đức Phật có mười đại đệ tử, trong đó Ngài Xá-Lợi-Phất được coi là trí huệ 
bậc nhất, bậc đạo hạnh đệ nhất! 


Chữ Pali ghi tên Ngài là Sariputa, chữ Sanskrit ghi là Sariputra. Chữ putta hay 
putra có nghĩa là “con”. Sarika là tên thân mẫu Ngài, có nghĩa là “chim Thu”, 
mắt bà đẹp như mắt chim thu. Vậy Sariputta có nghĩa là con của bà Sari, hay 
là con bà Thu... 


Ngày kia, trong thành Vương Xá, tu sĩ Xá-Lợi-Phất gặp một đệ tử của đức 
Phật, đó là tỳ kheo Át-Bệ, một người đã chứng thánh quả sau khi nghe đức 
Phật thuyết Tứ Diệu Đề. Khi được tu sĩ Xá-Lợi-Phất hỏi, Ngài Át-Bệ cho biết 
mình là đệ tử của đức Phật và đức Phật hiện đang ngụ tại Tịnh xá Trúc Lâm 
gần đó. Hỏi về giáo lý mà Ngài truyền dạy, câu đáp là: “Muôn pháp do nhân 
duyên sanh, cũng do nhân duyên mà diệt. Thây ta, Phật Đại Sa môn, thường 
nói rõ đúng như thế. Xá-Lợi-Phất vừa nghe xong thì những nghi ngờ về vũ trụ 
và nhân sinh của tôn giả vụt tan biến hết: tôn giả bèn vui mừng về gặp Mục- 
Kiền-Liên báo cho biết mình đã tìm được bậc minh sư. Hai người đem 200 đồ 
đệ tới Tịnh xá Trúc Lâm xin quy y Phật, và đức Phật hoan hỷ chấp thuận. Thế 


1510 


là Ngài được thêm hai đệ tử xuất sắc, siêu phàm. Trong vòng mười ngày, hai 
vị đã đắc quả a-la-hán. Về sau khi hai vị nhập diệt trước Ngài, đức Thế Tôn 
đã nói: “Này các tỳ kheo, đối với ta bây giờ quả thật trống rỗng, Xá-Lợi-Phất 
và Mục-Kiên-Liên không còn! ”. 


Mosgsallana - Disciples of the Buddha 
By Radhika Abeysekera 


Mogsallana, who was the second (left) chief disciple of the Buddha, was 
I1nstrumenfal In preservIng, cultivating and enriching the Dhamma for future 
generatlons. He was also foremost 1n supernormal powers. Before long he 
came to be known as Maha Mogøsallana or "Mogsallana the great”, so as to 
distinguIsh him from other contemporarIes with the same name. 


There were many monks who were highly skilled in varlous supernormal 
powers. But they each mastered only one or two of the powers. Anuruddha 
and the nun Sakula possessed supernormal vision or the divine eye. The monk 
Sobhita and the nun Bhadda Kapilani could recollect many past births. Cula 
Panthaka was skilled in astral travel, while the monk Sagala mastered the 
element of fire and Pilindi Vaccha excelled in communicatlons with divine 
beings. Maha Mogøsallana, however, mastered all of these supernormal 
pOoWers 1n a comprehensive manner and as such surpassed 1n excellence these 
other monks and nuns. His powers were also stronger than those possessed by 
the nun Uppalavanna, who was foremost among the nuns In supernormal 
pDOW€TS. 


In general we limit our knowledge to that which we can experience with the 
five senses. Since we are limited by the capabilitiles of our sense organs, we 
tend to perceive our limited experlences as absolute. Therefore, with 
confidence we look Info an empty room and say that there 1s nothing 1n the 
room thouph 1n fact the room 1s teeming with life forms so small that they 
cannot be seen with the naked eye. Similarly, there are many sounds that we 
cannot hear and smells we cannot detect. In fact, 1t 1s proven that the hearing 
and olfactory senses of a dog are far superlor to those of a human being. 
Despite this fact, we restrIct our experience and view the truth that 1s perceived 
as absolute due to the limitatons of our sense organs. The unIverse as 
experienced by the wise 1s much larger, as they can tap 1nto other sources of 
energy with their developed mind. 


15II 


Throueh development of the four ways of power (iddhipada), Maha 
Moggallana was capable of a much wIder experlence 1n space and time. His 
knowledge transcended the limitations and boundarIes of the normal mind. By 
developing his mind over an Infinite perlod of time, Moggallana achieved 
supernormal powers that may seem like make-believe to modern man. Some 
Of his powers and feats have been carefully documented and preserved to help 
future øeneratilons understand the full potential of the mind. There were sIx 
types of supernormal powers that Maha Mogøallana had developed. They 
have been outlined briefly with some examples as documented 1n the texts. 


(I). Penetration 0ƒ others° minds and thought reqding. 


Mogsallana, like the Buddha, had the ability to penetrate and read the minds 
of others and often helped the Buddha by using this trai. One night the 
Buddha sat In silence 1n front of an assembly of monks, observing each of the 
monks gathered In turn, without uftering a word. When morning dawned the 
Buddha addressed the assembly and said that this assembly was Impure, as 
there was among them a monk who was COrTupt. 


Moggallana surveyed the minds of each of the monks gathered and saw that 
one of the monks was corrupt. Approaching him he asked the monk to leave. 
The monk refused. Three times Mogsallana requested that the monk leave the 
assembly. Each time the monk refused. Moggallana then led him out of the 
assembly and closed the door. Moggalana then asked the Buddha to recite the 
rules of monastic discIpline (Patimokkha) as the assembly was now pure. The 
Buddha, observing that the assembly was pure, addressed the monks with a 
sermon on the Monastic DIscipline. 


The text also refers to an incident where Mogsallana had penetrated the minds 
of 500 of his disciples and determined that they were all Arahanths. The monk 
Vangisa, who was well-known for his poetic language, had Immediately 
realized what had happened and praised Moggallanaˆs ability to the Buddha 
as follows: 


“While the sage 1s seated on the mountain sÌope, 
Gone beyond to the far shore 0ƒ suffering, 

His disciples si! in attendance on hm, 

Triple knowledge men who have leƒt death behind. 
Moggallana, greaf In spIritual powers, 
Encompassed their minds with his own 


1512 


And searching (he came to see) their minds. 
Eully released, without attachmer1. " 


(2). Abtlity to hear sounds that cannot be heard by persons - Divine Ear 


One evening when SarIputfa came to visit Mogsallana, he observed such a 
serene and calm expression on his friendˆs face that he questioned Mogsallana 
1f he had dwelt in one of the peaceful abodes of mind. Mogøsallana informed 
Sariputta that this was not the case, that he had been engaged 1n a deep talk 
with the Exalted One. SarIputta then remarked that the Buddha was living In 
Savatthi while they themselves were many miles away 1n RaJagaha. He then 
asked 1f Mogsallana had gone to the Buddha or 1f the Buddha had come to 
him. Mogsallana said that neither had happened. They had, by using the 
divine eye and ear, engaged In a Dhamma talk on the mental faculty of energy. 
Sariputta, observing the supernatural powers of his friend, then proclaimed 
that so powerful were Moggallana”s supernatural powers that 1f he so w1shed, 
like the Buddha, he might be able to live through an enfire aeon. 


Moggallana also had the ability to hear the volces of dIivine beings and spITI(s. 
For example, a spirit had warned him of the impending danger to the Buddha 
by Devadatta, who was plotting to kIlI him. Mogsallana also often visited the 
heavens and lower worlds and asked the beIngs that dwelt there about the 
actions that they had performed to obtain such birth. He then conveyed this 
information to his discIples to encourage them to perform wholesome deeds 
and refrain from unwholesome deeds. 


(3). Abitlity to see things that cannot usually be seen by persons - Divine 
kye 


Moggallana often used his divine eye to percelve the whereabouts of the 
Buddha. He also used 1t to observe other beings. Once when SarIputta was 
seated deep 1n meditation Moggallana observed a demon pound his head. He 
then questioned his friend on how he was feeling. Sariputta replied that he had 
a slight headache resulting from the blow. Moggallana then praIsed hIs friend 
on hIs powers of concentration while SarIputta praIsed his friend on his ability 
to view the demon which he had not seen. 


One such recorded Incident occurred when Mogøgallana and the monk 
Lakkhana were descending Vulture”s Peak. Moggallana, who had observed a 
peta (unhappy sprrit) had smiled. Lakkhana, realizing that Mogsallana had 


1513 


viewed something that he had not, questioned him. Mogøgallana agreed to ø1ve 
his answer when they were In the presence of the Buddha. 


As they approached the Buddha, Lakkhana again questioned Mogsallana as 
to why he had smiled. Mogsallana replied that he had seen a spirit shaped like 
a huge snake engulfed 1n flames, screaming whilst being chased and pecked 
at by vultures. Mogsallana had felt compassion for the suffering being and 
then relief in the knowledge that he himself would never In the future have 
such a birth, as this was his last birth. This relief had caused him to smIle. 
Mogsallana did not think that anyone would believe what he saw unless 1t was 
confirmed by the Buddha. He then went on to explain the kammic cause for 
such a birth. He said that in a former birth this spIrit had been a farmer. He 
had a field, which he was ploughing close to where a Pacceka (silent) Buddha 
was residing. The townsfolk often crossed his field to visit the Pacceka 
Buddha. This upset the farmer and he tried all kinds of methods to dissuade 
the people from crossing his field. The multitude of devotees, however, 
Ignored his Instructlons and continued to walk over his field. 


The farmer had then watched for an opportunity to observe the Pacceka 
Buddha leaving his residence, whereupon he had destroyed his belongings 
and burnt his shelter. The devotees were furious when they found out that the 
farmer had destroyed the Pacceka Buddha”s shelter and belongings. They 
vented theIr anger on him by battering him to death. The farmer was reborn 
In the Avichi hell and after many thousands of years was reborn 1n Vulture”s 
Peak as the snake ghost (peta) engulfed in flames. 


The Buddha confirmed Moggallana”s sighting and story by saying that He 
Himself had viewed the same spirit on the day He attained enlightenment. 


Like the Buddha, Moggallana could also view the law of kamma In operatIon. 
He could see persons with unwholesome deeds being reborn In peta and asura 
realms and those with meritorIous deeds beIng reborn In heavenly realms. The 
Petavatthu documents Š5I Incidents and the Vimanavatthu §Š5 Incident(s that 
Mosøallana had observed and used to help teach his discIples the effects of 
one”s wholesome and unwholesome Intentional actions. In fact, with this 
abrlity, Moggallana drew many discIples of other teachers Into the Noble Path. 
Thịs resulted in many Jealousies among other teachers who lost discIples. 


(4). Ability to travel through space - Astral Travel 


1514 


During the seventh rainy season the Buddha recited the Abhidhamma, the 
higher teachings, to the Devas In the Tavatimsa Heaven, for three months. 
Using astral travel, Moggallana visited the Buddha from time to time to 
inform Him of the progress of the Noble Order. 


On another occasion when Moggallana was seeking the Buddha, he saw that 
the Buddha had visited a Brahma realm to shake the arrogance of a Brahma. 
A certain Brahma was under the false view that as Brahma he was above the 
Buddha and the Noble Order. The Buddha, seeing this and realizing the 
potential of this Brahma, appeared on his throne. Mogsallana, seeing and 
realizing the Buddha's Intention, Joined Him and thus subdued the pride and 
arrogance of the Brahma. The subdued Brahma was ready to accept the 
supremacy of the Buddha and His Teachings. 


Mossøallana also used his ability of astral travel to help Sariputta when he was 
sick. The doctor had recommended a medicine made of lotus stalks, which 
were only available In the Himalayan mountains. Mogsallana ImmedIately 
travelled to the mounfains and obtained the medicIne required to cure hIs 
friend. 


It was also Mogsallana who brought the Ananda BhodI to Savatthi from 
Buddha Gaya. Ananda asked the Buddha what could be done to help the many 
disappointed devotees who travelled to Savatthi to see the Buddha, only to 
find that He was away attending to another In distress. The Buddha asked for 
a sapling from the great Bodhi tree under which He had attained 
enlightenment to be planted 1n Savatthi. He then proclaimed that the Bodhi 
Tree would be a symbol of the Buddha that devotees could venerate 1n His 
absence. Mogøsallana, using his supernormal powers, travelled to Buddha 
Gaya and brought the sapling. 


(5). Mastery 0ƒ mafter - Supernormal Locomofion 


The text Indicates many 1nstances where, at the request of the Buddha, 
Mosøallana used his supernormal powers to shake people out of their Inaction 
and non diligence 1n the Dhamma. Ôn one occasion the monks residing 1n the 
mansilon of Migara”s mother were negligent and slothful. The Buddha 
insfructed Mogsallana to Instil confidence 1n them by performing a miracle. 
Mosøallana shook the mansion by pushing 1t with his big toe. The monks, 
seeIng the supernormail feat and recognizing the powers of Mogsallana, went 
back to diligent practice and attained higher levels of spiritual development. 


1515 


In another Instance Moggallana observed that the King of the Heavens, Sakka, 
was being negligent and embroiled in sense pleasures. Travelling to Sakka”s 
heavenly abode, Moggallana used his big toe to shake Sakka”s mansion and 
thus reminded him of his mortality and the Iimpermanence of all phenomenon. 
Sakka then went back to a more righteous way of le. 


Once the Buddha and Hs retinue were goIng through great hardship as the 
rains were delayed and famine had set in. Moggallana offered to turn the earth 
so that the rich soil underneath would be brought up and crops harvested. The 
Buddha declined Moggallana”s offer saying that many Innocent creafures 
would be killed If such an act was performed as there were many small 
creatures that lived in the soil. Moggallana then offered to build a road by 
using his supernormal powers, between the city in which they were residing 
and another which was lush with vegetation. The Buddha again declined, 
saying that they would instead weather out this famine, which would soon be 
over. These are the only documented 1nstances where the Buddha declined a 
request made by Moggallana. In general, the Buddha, who had great 
confidence and respect for Moggallana, supported his decisions and requests. 


(6). Transƒformation 0ƒ ƒorm 


The most famous and spectacular of Moggallana”s powers was hIs ability to 
transform himself Iinto other beIngs. The power strugsgle and ultimate defeat 
of the King Cobra NandopAnanda are well-known. The Visuddhimagga 
describes this battle as follows. Ôn one occasion the Buddha, with a retinue 
of 500 Arahanths, visited the Tavatimsa Heaven. In so doing they passed 
above and disturbed the divine royal snake, NandopAnanda. In anger he 
surrounded Mount Sineru with his massive coIls and spread his huge hood so 
that the world below was enveloped In darkness. Several of the monks offered 
to subdue the enraged snake but the Buddha, realizing the powers of the divIine 
serpent, chose Mogøallana for the task. Mogøallana then transformed himself 
Iinfo a huge snake and engaged NandopAnanda In a terrible battle. Drawing 
upon one power after another, appearing 1n various shapes, he overcame hIs 
opponent. In the last phase of the battle he assumed the form of Supanna, a 
celestial eagle, arch-enemy of the snake. At this point NandopAnanda 
retreated In defeat and Moggallana, resuming h1s form as a monk, broupht the 
subdued NandopAnanda to the Buddha for an apology. 

In the Jataka there are many references to Moggallanaˆs past births. In many 
birth stories the Bodhisatta, Moggallana and Sariputta had been together as 
brothers, friends, ministers or discIples . There are also recorded 1nstances of 


1516 


other past assocIations. The Jataka also brings to light the strong bond between 
Moggallana and SarIputta. For in many Instances they were assoclated and 
close friends. In general, however, Sariputta was of a higher staton than 
Mossallana though this 1s more apparent when they were both 1n animal 
births. In all, more than 30 instances of the1r past assoclatIons are recorded In 
the Jataka. 


Moggallana”s Enlightenment 


Mosøallana has left a legacy of his experlences 1n sixty-three verses, which 
are recorded In the Theragatha. The followIng emphaslze his Inwardly- 
directed efforts, his powers of meditation, his happiness at his friends” 
emancipation, HiIs experlence of the truth of no soul and of the supernormal, 
and his final deliverance. 


“Living Im the ƒorest, subsisting on alms ƒood, 
Dehghting Im the scraps that came Info our boWl, 
Let us tear apart the army oƒ Death 

kấirmly concemtrated within ourselves. 

Living In the ƒorest, subsisting oƒ alns ƒood, 
Dehghting Im the scraps that came Info our bowl, 
Let us shafter the army oƒ Death 

As an elephamt does a huf oƒ reeds. 

Then there was terror, then there Wds eXCIl€I€HI, 
When Saripufta, possessed oƒ many quali1Ies, 
Had been quenched. 

Truly the constItHent elem€enfs are IIHD€rImaqneHI, 
SubJect to arising and passing away. 

Having arisen, they cease, 

Their quiescence 1s haDDIness. 

Those who see the ƒIVve elemenfs 0ƒ eXistence as other 
And not as selƒf, 

Have plerced a subtle thing as a tịp öoƒ hair 

With an arrow. 

Flashes oƒ lightning fall upon the cleƒ† 

QOƒ the mountains Vebhara and Pandava 

But gone within the cleƒt he meditates, 

The son oƒ the peerless, Stable One. 

TrangH1l, stHll the sage resOFfS 

To remote places ƒor his lodgings, 


1517 


A true heir oƒ the suprene Buddha 

He ¡s venerated even by Brahma. 

In buf† a momenf Ì can creqte 

Ten times a million bodies, 

Lam skilled In transƒformatfion, 

lam the master of psychic pOWE€FS. 

A master oƒ concenfration and knowledge, 
Moggallana, gone fo perfecHon 

A sage In the đispensation oƒ the Detached One, 
With concentrated ƒaculties has cut öoƒƒ his bonds 
As an elephant bursfs a roffe Cre©D€T. 

The Teacher has been served by me, 

The Buddha s Teaching has been done, 

The heavy burden has been dropped, 

The conduit to becoming has been uproofted. 

The goal has been attained by me, 

For the sake oƒ which l have gone ƒorth, 

kFrom the home lIƒe Into the homeless, 

The destruction oƒ all fefters. " 

-- (Theragatha 1146, 1147, 1158, 1160, 1167, 1168, 1182-1186) 


Mogøallana”s Last Days 


Even though Mogøsallana had supernormal powers and was an Arahanth he 
địd not, unlike his friend SarIputta, have a peaceful death. Moggallanaˆs 
ability to see Into other realms and explain the operation of the law of kamma, 
together with his extraordinary teaching skIlls, made him very popular. Many 
disciples of other teachers were placed In the Buddha's Noble Path by 
Mossallana. 


Tranh vẽ mô tả sự tử vì đạo của Mục-kiên-liên 





1518 


Ascetlcs of other secfs, seeing their numbers dwindle, decided to kiIl 
Mossallana. Unwilling to perform the evil deed themselves for fear of 
exposure, they hired assassins to kill Moggallana. Moggallana was meditating 
1n his hut in Black Rock on Mount Isigili on the outskirts of RaJagaha when 
they made the first attempt. Moggallana used his supernormal powers to 
escape unseen. The second time too the assassins found an empty hut. Ôn the 
third attempt Moggallanaˆs supernormal powers momentarily deserted him. 
The assassins battered and crushed his bones and left him for dead. 


Moggallana, however, was the second chief discIple of the Buddha. He was 
not øoIng to pass away without first payIng homage to the Buddha and 
obtaining permission for his Parinibbana. Gathering his battered body with 
supreme effort, using astral travel, Moggallana went to where the Buddha was 
residing and asked permission to die. Then, as was the custom for the chief 
disciple, he dispensed the Dhamma to those 1n attendance, performed many 
miracles to øIve confidence to the multitude gathered, and passed away to 
Parinibbana. Mogsallana passed away two weeks after hIs friend Sariputta, in 
the month of Kattika (October/November). 


The monks and disciples were outraged at the untimely death of thetr beloved 
teacher. The king ordered an 1nvesfigation Into the murder and caupht the 
assassins, who Informed him that they had been hired by Niganthanatha 
ascetIics. The king then had the ascetics tortured and killed, in keeping with 
the laws at that time for murderers. 


The devotees also asked the Buddha why Maha Mogøsallana had come to such 
a painful death. The Buddha explained the law of kamma that even an 
Arahanth could not avoid, and spoke of a grave crime that Mogøallana had 
performed 1n a previous birth. 


Atthe Instigation of his wIfe, Moggallana had murdered both his parents, who 
were blind, by pounding them to death. His aged parents, who thought that 
they were being attacked by a band of robbers, Iimplored theIr son, whom they 
loved, to save himself. Little dịd they know that 1t was their own son, who, 1n 
the guise of robbers, had committed this evil act. Moggallana suffered In hell 
for many thousands of years and had to die a violent death even as an 
Arahanth, for killing one”s parents 1s a grave (garuka) crime, the effects of 
which are not easily extinguished. 


1519 


Mogsallanaˆs ability to teach and his supernormal powers assisted him 1n his 

role of training the Sangha and the multitude. It was also Moggallana who, 

together with his friend Sariputta, brought the errant monks back to the 

Buddha when Devadatta caused a schism In the Sangha. He also assisted 1n 

the consolidation of the Dhamma and the administration of the Sangha. 
-—-0O0--- 


Mogsallana - Mục-Kiền-Liên: Chúng ta niệm: Nam mô Đại hiếu Mục- 
Kiên-Liên bó-tát. Tôn giả Mục-Kiên-Liên được coi là nhân vật tượng trưng 
cho lòng đại hiệu. 


Chữ Sanskrit ghi tên tôn giả là Maudgalyayana, chữ Pali ghi là Moggallana 
hay Mục-Kiên-Liên, gọi ngăn là Mục-Liên, còn phiên âm khác là Một-Đặc- 
Già-La. 


Tôn giả Mục-Kiền-Liên vốn là dòng bà-la-môn phong lưu, sang trọng ở vùng 
ngoại thành Vương Xá nước Ma-Kiệt-Đà, là một người học rộng, có hạnh đức 
và trí huệ. Trong khi dự một cuộc lễ ở thành Vương Xá, tôn giả đã làm quen 
với tôn giả Xá-Lợi-Phất. Đó là hai người bạn chí thân, cùng tuổi, ngang tài, 
học rộng, khiêm cung, đức hạnh và rất mực kính trọng nhau. Mỗi khi nhắc 
đến Ngài Mục-Kiền-Liên là người ta nghĩ ngay đến Ngài Xá-Lợi-Phất và 
ngược lại. Hai người giao kết xuất gia. Tôn giả Mục-Kiền-Liên về xin phép 
cha mẹ, nhưng không được chấp thuận. Sau nhờ chí cương quyết của tôn giả 
nên cha mẹ đành cho phép. Còn tôn giả Xá-Lợi-Phất thì gặp hoàn cảnh dễ 
dàng hơn. Hai vị đến thành Vương Xá, nơi đó có sáu nhà sư ngoại đạo đang 
nổi danh, nên đến nghe họ thuyết pháp. Sau cùng nhau theo làm đệ tử ông 
Sanjaya, nhưng không được thỏa dạ nên bỏ đi. Hai người hẹn với nhau al tìm 
được đường tu trước thì phải báo ngay cho người kia. 


Tôn giả Xá-Lợi-Phất nhân gặp một đệ tử của đức Phật là Át-Bệ mà biết được 
Phật pháp nên về rủ bạn quy y Tam Bảo. Theo đức Phật trong vòng bảy ngày, 
Ngài Mục-Kiền-Liên đã đắc quả a-la-hán; và trong vòng nửa tháng thì đến 
lượt Ngài Xá-Lợi-Phất đắc quả. Hai vị là hai đại đệ tử vô cùng xuất sắc và đức 
hạnh của đức Thế Tôn. Người ta nói đó là hai cánh của con chim đại bàng. 


Ngày nay trong nhiều chùa, người ta thấy tượng hai vị Ca- Diếp và A-Nan ở 
hai bên tượng Phật Thích Ca (hai Ngài là sơ tổ và nhị tổ của Phật giáo). Tuy 
nhiên trong thực tế, khi đức Thích Ca còn tại thế thì người ta phải công nhận 
rằng: không kế những dịp phải đi hoằng pháp nơi xa, hai vị Xá-Lợi-Phất và 
Mục-Kiên-Liên luôn luôn ở bên cạnh đức Phật. Khi hai vị nhập diệt, đức Phật 


1520 


than: “Này các f)-kheo, đổi với ta "1 giờ quả thật trồng rồng, khi Xá-Lợi- 
Phất và Mục-Kiên-Liên không còn.. 


Đa số Phật tử chúng ta đồng hóa Ngài Mục-Kiền-Liên với kinh Vu-Lan và 
lòng chí hiếu. Nếu đọc thêm tài liệu thì chúng ta thấy người ta nhắc nhiều đến 
các phép thần thông của Ngài, các phép ấy lên đến một độ cao siêu, oai mãnh 
cho nên Ngài mới được kê là bậc thần thông đệ nhất. Đó là lục thần thông hay 
lục thông của các vị đã đắc quả a-la-hán, duyên giác, Phật: 


1. Thiên nhãn thông (thấy mọi vật trong vũ trụ) 

2. Thiên nhĩ thông (nghe mọi tiếng khắp nơi) 

3. Túc mạng thông (biết chuyện đời trước của mình và của người, biết luôn 
cả đời này và đời sau). 

4. Tha tâm thông (biết đoán trong tâm người) 

5. Thần túc thông (phép đi khắp nơi trong nháy mắt, phép biến hóa chỉ tùy §) 
6. Lậu tận thông (phép trong sạch hòan toàn, nhà đạo dứt hết các trìu mến, 
chấp trước, không còn chấp pháp, không còn chấp ngã). 


Lễ Vu Lan 


Lễ Vu Lan xuất phát từ truyền thuyết về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu, nghe 
theo lời dạy của Đức Phật, đã lập trai đàn cầu nguyện vào ngày rằm tháng 7 
để cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ, và ngày này đã trở thành ngày lễ 
hằng năm để tỏ hiếu với cha mẹ, ông bà và cũng để giúp đỡ những linh hồn 
đói khát trong một số nước Á Đông. 


Ở Nhật ngày lễ này được tô chức vào ngày 7 qháng 7 đề tỏ những ước nguyện 
của mình, người ta thường viết ước nguyện TỒi treo vào cây trúc với mong ước 
điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Phương thức cúng dường để cầu siêu gọi 
là Vu Lan bồn pháp, lễ cũng mang tên là Vu Lan bồn hội, và bộ kinh là Vu 
Lan bồn. Kinh này do ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào thời Tây Tấn (265-316). 


Lễ cúng cô hồn bắt nguồn từ kinh Phật Thuyết Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ 
Đà La Ni Kinh, dựa theo câu chuyện giữa ông A Nan Đà, thường gọi tắt là A 
Nan, với một con quỷ miệng lửa (diệm khẩu) cũng gọi là quỷ mặt cháy (diệm 
nhiên). 

Cuốn Phật thuyết cứu diện nhiên ngạ quỷ đà la ni thần chú kinh do ngài 
Siksananda, đời Đường, dịch vào năm 695-700, cùng với ba tác phẩm khác 
của Mật tông do ngài Bất Không Kim Cương dịch, đó là Phật thuyết cứu diệm 


1521 


khẩu đà la ni kinh. Du già tập yêu cứu a nan đà la ni diệm khâu quỷ nghỉ kinh, 
và Du già tập diệm khâu thí thực khởi giáo a nan đà duyên do. 


Dựa vào những tác phẩm Mật tông này mà ngài Bất Không Kim Cương được 
xem là tổ thứ ba của Mật tông Trung Hoa và cũng là tác giả đã soạn ra nghỉ 
thức cho lễ Thí ngạ quỷ. Người Phật tử Trung Hoa gọi lễ này là Phóng diệm 
khâu, tức là cúng để bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ đói miệng lửa, và nghỉ 
thức này dần dần trở thành thói quen trong các nước Á Châu, với tên là lễ 
cúng cô hồn. Nghĩ thức cầu siêu cho cô hồn có thê phát xuất từ đời nhà Đường 
bên Trung Quốc do ngài Huyền Trang, lập đàn siêu độ cho tứ sanh đang luân 
hồi trong lục đạo. Đến đời Tống, đại sư Bất Không Kim Cương ở Mông Sơn, 
tỉnh Tứ Xuyên, quán biết các cô hồn đang vất vưởng, đòi hỏi những nhu cầu 
cần thiết, nên Ngài đã ghi ra nghi thức lễ để cung ứng và siêu độ cho họ và từ 
đó mới có nghi thức Mông Sơn Thí Thực. 


Mông Sơn là một tỉnh tại phía tây miền trung Trung Quốc. Thủ phủ là Thành 
Đô. Vùng này năm trong Lòng chảo Tứ Xuyên và có dãy núi Himalayas bao 
quanh về phía tây, về phía bắc có dãy núi Tần Lĩnh, về hướng nam có các 
vùng núi đồi của Vân Nam. Sông Dương Tử chảy qua lòng chảo và cũng là 
thượng nguồn đối với các vùng phía đông của Trung Hoa. Sông Mân Giang ở 
trung tâm Tứ Xuyên là một nhánh của thượng nguôn Sông Dương Tử mà nó 
nhập vào tại Nghi Tân... Tượng Phật cao 71 mét ở Lạc Sơn, Trung Quốc. 





1522 


Lạc Sơn Đại Phật nằm ở ngọn Thê Loan phía Đông núi Nga My thành phố 
Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, là một bức tượng điêu khắc trên vách 
núi đá lớn nhất thế giới còn tôn tại đến ngày nay và mãi mãi về sau. 


Lạc Sơn Đại Phật được bắt đầu xây dựng vào năm 713. Đó là ý tưởng của một 
nhà sư Trung Quốc tên là Hải Thông (Haitong). Thời đó, ba con sông 
Minjiang, Dadu và Qingyi cùng hội tụ về đây. Dòng chảy xối thắng vào chân 
núi Minjiang. Mùa lũ, thế nước rât mạnh. Thuyền bè qua sông thường bị sóng 
xô vào vách đá vỡ tan. Nhà sư nổi tiếng chùa Lăng Vân là Hải Thông vô cùng 
lo lắng, bất giác ngài xuất hiện ý nghĩ — tạc một bức tượng Phật to lớn ở đây, 
đồng thời dùng đá làm chậm dòng chảy của sông. Nhà sư Hải Thông cho răng, 
có thể mượn sức mạnh của Phật để chống lại dòng nước dữ. 


Sau 20 năm huy động đóng góp tiền bạc của dân, nhà sư Hải Thông đã có một 
khoản tiền lớn dựng tượng. Lúc đó, có một tên quan địa phương đến đòi tiền 
hối lộ, Nhà sư Hải Thông tức giận mắng răng: “Mắt có thể tự móc, nhưng tiền 
dựng Phật khó lấy!” Thế rồi ông tự móc mắt mình, đặt lên đĩa gửi cho tên 
quan tham lam kia. Sau khi ông qua đời, tiết độ sứ Vĩ Cao huy động thợ đá 
tiếp tục tạc tượng. Triều đình ủng hộ vào công việc tạc tượng. Công trình tạc 
tượng Phật Lạc Sơn kéo dài 90 năm sau mới hoàn thành. 


Sau khi hoàn thành, vai tượng rộng 28m, đầu tượng cao 14.7m, rộng 10m. 
Mặt tượng rộng 3.3m, mũi dài 5.6m và miệng rộng 3.3m. Đâu tượng Phật có 
1021 Đúi tóc. 


Đá thừa trong quá trình khoét núi dựng tượng Phật được thả xuống sông. 
Chúng làm thay đôi dòng chảy của nước, khiên nó trở nên hiên hòa hơn. 


Sarnath — deer park where Buddha preached his first sermon to his first Íive 
disciples right after he attained enlightenmenI... 


Sarnath 1s a city located I3 kilometres north-east of Varanasi near the 
confluence of the Ganges and the GomatI rivers In Uttar Pradesh, India. The 
deer park In Sarnath 1s where Gautama Buddha first taught the Dharma, and 
where the Buddhist Sangha came Info exIstence through the enlightenment of 
Kondamna (Kiều Trần Như). 


Isipatana 1s mentioned by the Buddha as one of the four places of pIlpriImage 
which his devout followers should vIsit, 1ƒ they wanted to visit a place for that 
reason. It was also the site of the Buddha's Dhammacakkappavattana Sutta, 


H23 


which was hIs first teaching after attaining enliphtenment, in which he taught 
the four noble truths and the teachings assoclated with 1t. 


Vườn Lộc Uyễn, nơi Đức Phật giảng kinh Chuyển Pháp Luân - nơi Đức Phật 
giảng kinh Chuyên Pháp Luân, cách thành phô Ba La Nại (VaranasI) linh 
thiêng khoảng 10 km - là một địa phương mang sự kiện thiêng liêng. 


Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên ở rừng Lộc Uyễn cho năm tôn giả, mà ta 
hay gọi là anh em ông Kiều Trần Như. Bài pháp này ghi trong Kinh Chuyển 
Pháp Luân, một kinh căn bản nhất của Phật giáo. Kinh này dạy về Tứ Diệu 
Đề, tức là Bốn Chân Lý Vi Diệu, hoặc Bốn Sự Thật Do Các Bậc Thánh Chứng 
Nghiệm. Chân lý thứ nhất: Có khổ. Chân lý thứ nhì: Nguyên nhân của khô là 
tham ái, chấp thủ. Chân lý thứ ba: Có thể diệt khổ để chứng Niết-bàn. Chân 
lý thứ tư: Con đường thoát khô là Bát chánh đạo. 





Tháp Dhamekh đánh dấu nơi “Chỗ ngôi của Đức Phật ” khi Ngài thuyết pháp. 
Sartorial - thợ may, may mặc, quần áo đàn ông 


Sarvastivada — ( Sanskrit: “Doctrine That All Is Real) also called 
Vaibhashika, a school of early BuddhIsm. A fundamenrtal concept in Buddhist 
metaphysIcs 1s the assumptIon of the exIstence of dharmas, cosmic factors and 
evenfs that combine momentarily under the influence of a person”s past deeds 
to form a personˆs life flux, which he considers his personality and career. 
Differences arose among the varlous early Buddhist schools concerning the 
onfoloøical realty of these dharmas. While, like all Buddhists, the 
Sarvastivadins consider everything empirical to be Impermanent, they 
maintain that the dharma factors are eternally existing realities. The dharmas 
are thought to function momenfarily, producing the empirical phenomena of 
the world, which 1s 1llusory, but to exist outside the empirical world. In 
contrast, the Sautrantikas (those for whom the sutras, or the scrIpfures, are 


1524 


authoritatve) maintained that the dharma factors are not eternal but 
momentary, and the only actually existing dharmas are the ones presently 
functioning. 


Thuyết nhất thiết hữu bộ (SKT. sarvastivadin), còn gọi là Căn bản thuyết 
nhất thiết hữu bộ (SKT. mulasarvastivadin) hoặc Nhất thiết hữu bộ, là một bộ 
phái Phật giáo cho răng mọi sự đều có, đều tồn tại (nhất thiết hữu, SKT. 
"sarvam- asti"). Là một nhánh của Tiểu thừa tách ra từ Thượng toạ bộ (SKT. 
sthaviravadin) đưới thời vua A-dục. Giáo phái này quan niệm là tất cả, hiện 
tại, quá khứ, vị lai đều hiện hữu đồng thời. Tông phái này hoạt động mạnh tại 
Kashmir và Càn-đà-la (gandhara). Quan điểm của bộ này được xem như năm 
giữa Tiểu thừa và Đại thừa. Thuyết nhất thiết hữu bộ có kinh điển riêng viết 
bằng văn hệ Phạn ngữ, ngày nay chỉ còn bản dịch chữ Hán và Tây Tạng. 


Sash - khăn quàng vai 
Satchel - cặp, túi đeo vai 
Satiric — châm biếm 


The Buddhist Perspective on Tỉme and Space - Ven. Master Hsing Yun 
(Dharma Talks) 
Sát-na - Ksana 


Time travels from the past to the present; 1t spans the past, present, and future. 
LikewIse, space covers hundreds and thousands of realms; 1t spreads across 
all ten directions. For most living beings, time and space are Just like the act 
Of breathing: we breathe every moment yet are not conscIous of this action. 
Depending on our Individual make-up, we all have different understandings 
about time and space. For example, certain Insects live for a day and are 
contented; humans live to seventy and are still not satisfled. We all confine 
Ourselves to our own limited slice of time and space. From the Buddhist 
pe€rspectfive of samsara, the cycles of rebirth, the life span of all sentIent beIngs 
1s limitless. Not only 1s space without bounds, time 1s also endless and cannot 
be measured. If we penetrate the ultimafe truth of time and space, we can be 
liberated from the space defined by the four directions of north, east, south, 
and west and emerge from the time cocoon of seconds, minutes, days, and 
months. We then wIll be in the dimension of total freedom, and we wIll be 
able to experlence what 1s described 1m the saying, “Clear cool water 
everywhere; PraJna flowers every moment.” 


1525 


The Tỉme and Space for All Living Beings 


The term “all living beings” includes not only human beings but also 
encompasses beIngs In the other five realms of existence: celestial beings, 
asuras, animals, hungry ghosts, and beInss 1n the hell realm. What 1s the time 
and space for all living beings within the six realms of exIstence? 


We wIll first talk about time. 
A. Ksana 


In Buddhism, a “ksana” 1s the smallest unit oftime. Within the context ofhow 
we measure time today, 1t 1s approxIimately one seventy-fIfth of a second. It 1s 
very brief. In Buddhism, how do we gauge such a short duration of time? 


A reflection 1s a moment of thought; one human reflection takes up ninety 
ksanas. 


Within one ksana, there are nine hundred 1nstances of arIsing and ceasing. 
There are 32,820,000 ksanas In one day. 


From the descriptions above, we can ølean that the arIsing and ceasing withIn 
a ksana occurs very rapIdly. During any particular moment, we see fÏowers as 
red and leaves as øreen. In reality, they are constantly changIng from ksana to 
ksana, and after a while, they w1ll wIlt. Within each ksana, they are perpetually 
ørowing and wilting. Take the example of a table: we see 1t standing firmly. 
However, Iƒ we were to look at 1t under an electron microscope, we would see 
that the Internal fiber structure of the wood 1s changing, expanding and 
contracting as 1t decays from ksana to ksana. In a few years, this table w1ll no 
longer be any good. In this world, how can there be any flowers and grass that 
wIll never wilt? How can there be any tables that will not be subJected to 
destruction? Because all phenomena and exIstences are arIsing from ksana to 
ksana, all phenomena and exIstence are therefore ceasing from ksana to ksana. 
There 1s a saying, “When a young man snaps his fingers, sixty-three ksanas 
have gone by.” Time goes by very fast. Youth can disappear In a flash. A 
ksana 1s indeed an extremely brief and short span of time. 


B. Asamkhya Kalpa 


1526 


In Buddhism, a very long period of time 1s called an “asamkhya kalpa.” It 1s 
a very, very long period of time; the duration of an “asamkhya kalpa” 1s so 
long that any attempts to descrIbe 1t in words would be difficult. At this time, 
let me talk about two lesser units oftime within an “asamkhya kalpa” so that 
you can have some general references. 


“Mustard seed kalpa”: Imagine 1ƒ we were to take a huge container measuring 
ten kilometers on each side and fill 1t with mustard seeds. Then, every one 
hundred years, we were to remove one seed. The time 1t would take to empty 
the container of all the mustard seeds 1s one “mustard seed kalpa.” Exactly 
how long a “mustard seed kalpa” 1s would probably have to be determined 
with the help of several computers. 


“Boulder kalpa”: Imagine 1f we were to take a huge boulder measuring ten 
kilometers on each side and sand the boulder with a piece of sandpaper every 
one hundred years. The time 1t would take to sand down the boulder to dust 1s 
“one boulder kalpa.” This period of time 1s mụch longer than that of a 
“mustard seed kalpa.” 


Withm the Buddhist time scale, both the “mustard seed kalpa” and the 
“boulder kalpa” are only considered to be minor kalpas. In contrast, the 
duration of a maJor kalpa like the “asamkhya kalpa” 1s so Immeasurable and 
iniimite that 1t 1s beyond words. 


Œ. Life Span of Living Beings 


LiIves of living beings never remain stIll. Like bubbles on the surface of wafter, 
they arise as suddenly as they disappear, each with a different life span. 
Human beings typIcally can live to about a hundred; some 1nsects are born at 
dawn and are dead by dusk. To such an 1nsect, one day 1s the equIvalent of 
one hundred years in human terms. Tortoises, the longest living creatures on 
earth, can live up to two hundred and fifty years. Viruses probably perish 1n 
less than three hours. Althouph there 1s a huge difference between three hours 
and two hundred fifty years, nevertheless, each existence spans a lifetime. 
Elephants and dolphins can live to be ninety. Cows, horses, monkeys, and 
dogs generally last fifteen to twenty years. Rats may live for three to four 
years. Althouph flies and mosquiItoes can only live for a period of about seven 
days, this 1s stIlI a lifetime. The life span of a living being whether 1( 1s a day, 
a few hours, a cenfury, or two hundred and fifty years may seem lengthy by 
worldly standards. 


1527 


However, 1n the unlimited extent of time and space, these lengths of time are 
sữill quite brief. Why? According to Buddhist scriptures, there are beings with 
much longer life span than human beings. The realm above humans 1s the 
celestial realm consIsting of many heavens. The heaven closest to us 1s called 
the “CaturmaharaJa Heaven.” Beings in “Caturmaharaja Heaven” can live to 
five hundred celestial years, or 25,000 human years. Above that 1s the 
'“[rayastrimsat Heaven.” BeiIngs 1n ““Trayastrimsat Heaven” can live to 50,000 
human years. Beings In “Yama Heaven” have life span of around 400,000 
human years. Beings In “Pusita Heaven” live for about 1,600,000 human 
years. Beings 1n the yet higher “NIrmanarati Heaven” can live for as long as 
6,400,000 human years. Beyond the heavens 1n the realm of desire are the 
heavens of the realm of forms. The length of the life span there 1s beyond our 
comprehension. Within the heaven of forms 1s the “ParanirmitaVasavartin 
Heaven.” Beings there can live to be what 1s the equivalent of 25,600,000 
human years. Such long life span really stretches our ImagInation. Beyond the 
heavens In the realm of forms are the heavens In the realm of formlessness. 
BeiIngs In this realm can live to 80,000 maJor kalpas. The duration of such a 
life span 1s Incomprehensible. Regardless of how long these beIngs live, they 
are nonetheless sfIll trapped In the cycle of rebirth. They still cannot transcend 
the boundary of time and space. 


Conversely, below the human exIstence, the hungry ghosfs of the AvicI Hell 
suffer tremendously. TheIr ever-expansive bodies and theIr ever-conscIous 
minds experlence relentless torments. Furthermore, time In the Avici Hell 
stretches out endlessly. The sufferings from the Incessant punishmenfs are 
beyond description. The scriptures g1ve this descriptive example of “a hungry 
ghost awatting for sptttle.” There was a hungry ghost in hell who had been 
sfarving for a very long time. As he had not eaten anything for a long time, 
his hunger was unbearable. Every day, he paInfully yearned for anything to 
eat. Eventually, he spotted a person who was about to spit. He eagerly waited 
for this person to spIt so that he could consume the spIttle. He waited and 
walted. During his walt, he saw a cIty crumbled and rebuilt seven times. 
Countless time passed before he finally got the spittle. In hell, where there 1s 
no day or night, time stretches out frighteningly long. 


Let us now talk about space. In Buddhism, the largest unit of space 1s called a 
“Buddhaksetra” or Buddha Land, and the smallest unit of space 1s called a 
“suksma” or dust grain. Desptte their differences in names, both terms 
ultimately describe the three thousand chiliocosms (maJor universe), which 1s 
endless, Iimmeasurable, unlimited and unbounded. 


1528 


How bịg 1s the universe? Modern astronomy says that the planet earth on 
which we live 1s only a part of the solar system. Earth 1s only 1/1,300,000th 
the s1ze of the sun. In other words, the sun 1s 1,300,000 times the s1ze of earth. 
In the expansive space, the Milky Way galaxy has hundreds of billions of 
sfars, and a universe probably has hundreds of million of galaxles like the 
Milky Way. Just try to ImagIne the vast Immenseness of the universe! 


On the other end of the scale, modern physics analyzes matter Into ever 
smaller particles called atoms, protons, electrons or neutrons. A suksma 1s 
even smaller than a neutron. For example, a pIece of ox halr 1s very small. If 
we examine the tip of the ox haiIr under a high-powered microscope, we would 
discover that 1t 1s made up of many smaller elements. Similarly, a suksma 1S 
tens of thousands times smaller than anything we commonly know. Our little 
ñinger may look clean and spotless, yet 1t actually harbors millions of dust 
particles and microorganisms. Each eye of a housefly consIsts of four 
thousand lenses. Such spatial dimenslon 1s so minute that 1t 1s undetectable by 
the naked human eyes. 


With the help of modern laboratory equIipment, technology has provided us 
with a broad and detailed understanding of the time and space 1n which we 
live. When we learn of these modern Interpretatlons based on sclentific 
research, we realize that the universe 1s Iindeed extremely vast and deep. 
However, the dimensions offered by these Interpretatlons are nonetheless 
small and shallow when we consider time and space from the Buddhist 
perspective. Why? In Buddhism, time and space are Immense w1Ithout an outer 
limt and yet miniscule without an Inner limit. Time and space are 
Immeasurable and boundless. Today we are here talking; by tomorrow this 
speech can be televised to all of Taiwan. The following day, 1t can be 
translated and distributed to the world In printed form. In the future, 1t can be 
published as a book to build Dharma connections with tens of millions of 
people everywhere In the world. The Buddhist Dharma 1s forever beyond the 
limits of time and space. 


Time and space quickly disappear. If we want to se1ze time and space, 1Í we 
treasure life, we should chant “Q-MI-To- Fo (4miftabha Buddha)” and learn 
from “Amitabha Buddha.” “Amitabha” means Infimte light and infimte life. 
Infinite light 1s boundless space; Infinite life 1s endless time. If we can make 
time and space boundless and limitless, we wIll have risen above the 
confinement of time and space. We wIll have broken from the rounds of birth 
and death. We wIll have turned I1gnorance to enliphtenment. We wIll have 


1529 


escaped from the sea of suffering from samsara and have transcended the 
confusion and hindrance of worldly phenomena. We will have ventured 1nto 
the bright and free world of Nirvana, the Pure Land of ultimate bliss. 

(Ven. Master Hsing Yun) 


Khái niệm Thời Gian trong Phật giáo - Sát na 
Dẫn nhập 


“Sự vô thường, tuổi già và bệnh tật không bao giờ hứa hẹn với chúng ta. 
Chúng có thể đến bất cứ lúc nào mà không một lời báo trước. Bởi vì cuộc 
sống là vô thường, nên chúng ta không biết chắc răng chúng ta có còn sống ở 
sát-na kế tiếp hay không. Nếu một tai nạn xảy đến, chúng ta sẽ biến mất khỏi 
thế giới này ngay tức khắc. Mạng sông của chúng ta ví như hạt sương đọng 
lại trên đầu ngọn cỏ trong buổi sáng mùa xuân. Nó sẽ bị tan biến ngay khi ánh 
mặt trời ló dạng. Những ý niệm của chúng ta thay đối rất nhanh trong từng 
sát-na. Thời gian rất ngắn ngủi. Nó chỉ kéo dài trong một sát-na (ksana), giống 
như hơi thở. Nếu chúng ta thở vào mà không thở ra, chúng ta sẽ chết”. 


Trong quá khứ, đặc biệt là trong buôi bình minh của đạo Phật, Đức Phật đã 
giải thích khái niệm thời gian như thế nảo, và các vị đệ tử của Ngài đã hiểu 
thời gian ra sao? Sau khi Ngài giác ngộ, ý nghĩa cuộc sống của Đức Phật là 
gì? Chúng ta có thê noi gương Đức Phật trong đời này hay không? Để tìm ra 
ý nghĩa của cuộc sống, ta cần phải quay lại tìm hiểu những học thuyết về thời 
gian đã được giải thích trong kinh điển thời kỳ đầu của Phật giáo Nguyên thủy 
cho đến giai đoạn phát triển mạnh nhất của Phật giáo Đại thừa. 


Thời gian” trong Phật giáo Nguyên thủy 


Ngay sau khi giác ngộ, giáo lý đầu tiên mà Đức Phật Thích Ca thuyết giảng 
là giáo lý Tứ diệu đề. Khỏi cần phải nói, tất cả chúng ta đều biết chân lý đầu 
tiên trong bốn chân lý này là “Cuộc sống là khổ đau”. Sở đĩ như thể là vì tất 
cả mọi thứ đều vô thường (anitya). Mọi pháp (dharma) đều do duyên mà sinh 
khởi, chúng được kết hợp bởi các yếu tô khác nhau. Tất cả các pháp đều có 
bốn đặc tính, đó là: thành (jati), trụ (sthiti), hoại (jara), vô thường (anitya). 
Theo ngài Thế Thân thì bốn đặc tính này là những đặc tính cơ bản của vạn 
pháp. Bốn đặc tính này đã đưa đến sự phát sinh tất cả các luận thuyết của Phật 
giáo Nguyên thủy. 


1530 


Khái niệm thời gian được diễn tả trong trường phái Phật giáo Nguyên thủy 
băng thuật ngữ “samaya', bao hàm cả ý nghĩa về “điều kiện' và “thời gian". 
Trong số nhiều luận giải, luận giải đề cập thường xuyên nhất đến vẫn đề thời 
gian là quyền chú giải về bộ Pháp tụ (Dhammasangani) của ngài Buddhaghosa 
(Phật Đà Da Xá). Ở đấy, khái niệm “samaya" được chia làm 5 loại như sau: 


1. Kala (thời gian): Miêu tả sự tiếp nỗi của một hoàn cảnh, như thể là thời 
gian của sự lạnh lẽo hay sự đau ốm... Từ này lại được phân ra làm 9 loại: a. 
Sáf-na tâm (citta-kara); b. Pháp (dhamma) của các sinh vật, ký ức của pháp, 
còn có thê hiểu là pháp ở trong quá khứ, hiện tại và vị lai; c. Quá trình thứ lóp 
(dhammapat) của mọi sự vật hiện tượng, ví dụ như thời gian khi những hạt 
giống nảy mầm; d. % xuất hiện của mọi thứ (dhamma-lakkhana), ví dụ như 
thời gian được sinh ra hay là thời gian của tuổi già; e. Thời gian của sự nhận 
lãnh (dhammaklcca); f. Hành động của con người (sattakicca), vĩ dụ như thời 
gian tắm rửa hoặc ăn cơm; g. Những hình thải của sự vận động (iriyapatha), 
ví dụ như đi, đứng, nằm, ngồi; h. Những diễn tiễn của các hiện tượng tự nhiên 
(candimasuriyadi, parivattana), ví dụ như diễn tiến của buổi sáng, buổi chiều 
hay là buổi tối và sự tiễn triển của một ngày; ¡. Những sự phân chia thời gian 
(kalasandaya), ví dụ như nửa tháng, một tháng, một năm. 


2. Samula (nhóm): Một nhóm trong ý nghĩa của sự tích tụ của pháp (dhamma- 
punja), chăng hạn như cảm giác, được dùng để từ chối ý niệm của một thực 
thể cá nhân. Học thuyết nhân quả trong Phật giáo cho rằng mọi sự vật, hiện 
tượng đều tồn tại nhờ vào nhân, duyên, quả. Loại này được hướng đến việc 
chống lại quan điểm sai lầm răng, một thứ có thê sinh khởi độc lập với những 
thứ khác, vì thế nó chứng minh cho sự phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các pháp. 


3. Hefu (nguyên nhân): Nói lên sự phụ thuộc lẫn nhau của mọi hiện hữu, ví 
dụ như đê nhìn được thì nhãn thức phải hội đủ điêu kiện. 


4. Khana (tính nhất thời): Đề cập đến sự kết nỗi tâm thức từ quá khứ đến hiện 
tại và chỉ nói đến tâm thiện chứ không nói đến tâm bất thiện. Khi tính nhất 
thời đang trôi chảy liên tục từ sát-na này đến sát-na khác trong quá khứ, rất 
khó đề nắm bắt sát-na ấy. Chính tâm của con người được xem là tồn tại mang 
tính nhất thời. Tính nhất thời rất khó năm bắt, cho nên để cho cái tâm nhất 
thời ấy khởi lên và giữ được sự tĩnh tại thì không phải dễ. Loại 'khana” này 
nói đến đạo đức của Phật giáo, bởi vì tính nhất thời được xem là chỉ liên hệ 
với tâm thiện. Nguyên tắc đạo đức là dùng sát-na trong việc thực hành những 
hạt giống thiện. 


1531 


5. Samavaya (sự kết hợp): Đề cập đến sự hòa hợp trong các duyên (paccaya- 
samagsi) và có chủ đích là để chứng minh rằng tâm thức có sự kết hợp lẫn 
nhau trong hiện tại. Nói cách khác, nó chỉ ra rằng thời gian là phụ thuộc và 
liên hệ lẫn nhau (annamann“upekkha). Thời gian được chỉ cho thấy không có 
thực thể và không có sự hiện hữu của Đắng Tạo hóa. 


Chúng ta nên biết rằng, mọi thứ đều vô thường vì chúng đều tổn tại trong thời 
gian hạn cuộc. Sự tồn tại giới hạn này được đẻ cập đến trong Phật giáo Nguyên 
thủy như là một sát-na (ksana). Hơn nữa, hầu hết các trường phái của đạo Phật 
đã sớm giải thích sự thay đối của mọi thứ như là sự tiếp nối của những trạng 
thái nhất thời (ksanika). Nguồn gốc của khái niệm này dĩ nhiên được tìm thấy 
chân lý mà nó đã được chấp nhận bởi một số trường phái Phật giáo và cũng 
được tìm thấy bên ngoài đạo Phật, chân lý này cho rằng hai điều kiện tâm lý 
không thê cùng tồn tại trong một ý niệm, bởi vì phạm vi của ý thức là duy 
nhất. Vì thế mà hầu hết những trường phái Phật giáo ở thời kỳ đầu, chắng hạn 
như phái Thuyết nhất thiết hữu bộ (Sarvastivadin), Hóa địa bộ (Mahisasaka), 

Kinh lượng bộ (Kasyapiva), Độc tử bộ (Vasiputria), Tây sơn trụ bộ 
(Purvasaila) và Đông sơn trụ bộ (Apasasaila) luôn cho răng tất cả mọi thứ đều 
giả tạm. Khi tất cả mọi thứ hợp lại đều là vô thường, Đông sơn trụ bộ cho 
rằng, tất cả mọi thứ đều chỉ kéo dài trong một sát-na của ý niệm 
(ekacitakkahanika), bởi vì chúng đều vô thường. Có gì khác nhau giữa một 
thứ nhanh chóng bị phá hủy và một thứ khác tổn tại trong thời gian dài? 


Sát-na liên quan đên ý nghĩa của cuộc sông 


Thông qua những nghiên cứu về một vài nguồn tư liệu chính yếu bàn về khái 
niệm thời gian trong Phật giáo, chúng ta có thê có được sự hiểu biết căn bản 
về khái niệm sát-na (ksana). Trong Phật giáo Nguyên thủy, sát-na được diễn 
tả như là uyên “và Thời gian ` hay là “tính nhất thời (khana)°. Như. thế, khái 
niệm về thời gian trong Phật giáo Nguyên thủy chỉ ra răng, mạng sông rất là 
ngắn ngủi. Vì vậy, hành giả phải luôn ý thức vê mỗi sát-na để thực hành những 
hạnh lành. Hành giả cần phải dành nhiều thời gian cho việc thực tập giáo pháp 
để có được lợi ích cho tự thân và tha nhân. Hơn nữa, mặc dù sát-na (ksana) 
chỉ kéo dài trong phút chốc (ekacitakkhanitka), nhưng những thiện nghiệp mà 
chúng ta đã tạo sẽ đem đến những quả lành trong tương lai gần, nếu chúng ta 
thực hành giáo pháp (dhamma) liên tục từ sát-na này đến sát-na khác. (Thích 
Hạnh Tuấn) 


SÁT NA " NGHĨA LÀ GÌ ?” 


1532 


Sát na là thuật ngữ nhà Phật hay sử dụng, chỉ đơn vị ngăn nhất của thời gian; 
hay nói cách khác, sát na chỉ thời gian chớp nhoáng của môi biên đôi. 


Danh từ sát na (Ksana) được dùng để chỉ thời gian chớp nhoáng của mỗi biến 
đổi. Theo Abhidhamma Mahavibhasa (Đại Trí Luận) những sự biến đổi của 
hiện tượng giới được giải thích một cách rõ ràng như sau: "Vạn pháp luôn 
luôn biến đổi, không một vật gì có thê tồn tại trong hai sát na liên tiếp". Một 
ngày 24 giờ được tính bằng sớu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín 
trăm tảm mươi sắt na. 


Vào thế kỷ thứ 5, Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) đã viết trong Visuddhimagga 
(Thanh Tịnh Đạo) như sau: 


"Theo nghĩa rốt ráo, mỗi sát na của sự sinh tôn rất ngắn ngủi, chớp nhoáng 
như một ý niệm phát khởi. Giống như một bánh xe, khi lăn chỉ tiếp xúc với 
mặt phẳng tại mội điểm, khi dừng cũng chỉ tựa trên một điểm, cũng vậy mỗi 
sát na sinh tôn của chúng sanh chỉ tôn tại trong một tâm niệm, khi tâm niệm 
chấm dứi, thì đời sông chúng sanh á ấy cũng chấm đứt. Ở quả khứ, chúng sanh 
ấy chỉ sống trong một tâm niệm quá khứ chứ không sống trong một tâm niệm 
hiện tại và vị lai; trong hiện tại chúng sanh áy chỉ sông trong mội tâm niệm 
hiện tại, không sông trong một tâm niệm quả khứ, vị lai; trong vị lai chúng 
sanh ấy chỉ sống TH một tâm niệm vị lai chứ không sống trong tâm niệm 
quả khứ và hiện tại. " 


Satyagraha — non-violenf - loosely translated as "1nsistence on truth” (satya 
truth; agraha 1nsistence') or "soul force” or "truth force,” 1s a particular 
philosophy and practice wIthin the broader overall category øgenerally known 
as nonviolent resistance or c1vIÏ resIstance. The term “satyagraha” was coIned 
and developed by Mahatma Gandhi. He deployed satyagraha In the Indian 
independence movemenrt and also during his earlier strugsøles in South Africa 
for Indian rights. Satyapraha theory influenced Nelson Mandela's strugsle 1n 
South Africa under apartheid, Martin Luther King, Jr.s and James Bevel's 
campaigns during the civil rights movement 1n the United States, and many 
other social Justice and similar movemenfs. 


Satyagraha (Bắt bạo động) - Mahatma Gandhi (2 tháng 10 năm 1869 — 30 
tháng 1 năm 1948), nguyên tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi là 
anh hùng dân tộc An Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân 
của ĐỀ quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ nhiệt liệt của 
hàng triệu người dân. Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức 


1533 


khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối 
cao. Nguyên lý bất bạo lực (còn gọi là bất hại) được ông đề xướng với tên 
Chấp trì chân lý (SKT. satyagraha) đã ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh 
bất bạo động trong và ngoài nước cho đến ngày nay, bao gồm phong trào Vận 
động Quyền công dân tại Hoa Kỳ (American Civil Rights Movement) được 
dẫn đầu bởi Martin Luther King lr... 


Saunter — đi tản bộ 

Savanna — hoang mạc, thảo nguyên 
Savant - người học vẫn rộng, nhà bác học 
Savatthi - Xá Vệ 


The city was called Savatthi because the sage Savattha lived there. 

The Buddha passed the greater part of his monastic life in Savatthi. His first 
VIsIt there was at the 1nvitatlon of AnathapIndika. The Buddha said he would 
be happy to come but asked that suitable accommodation be provided. When 
Anathapindika returned to Savatthi he purchased a park near the town and 
built a largee monastery called Jetavana, this park became the Buddhas 
favourife resort. Ít 1s said that he spent twenty Íive rainy seasons 1n the cIty 
nineteen of them 1n Jetavana and six 1n the Pubbarama. Savatthi also contained 
the monastery of RaJakarama, built by Pasenadi, opposite Jetavana. Outside 
the city gate of Savatthi was a fishermans village of five hundred families... 


Savatthi - Xá Vệ: là kinh đô của nước Kosala (Kiều-tát-la), một trong sáu 
thành phố lớn và sầm uất bậc nhất vào thời Đức Phật. Kinh thành này ngày 
nay thuộc quận Gonda, bang Uttar Pradesh. Tên gọi của kinh thành này có 
nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng theo truyền thống Phật giáo thì do vị 
hiền nhân Savattha sống ở đây nên nó được gọi là Savatthi. Vào thời Đức 
Phật, Savatthi nằm bên bờ con sông Aciravati mà ngày nay được gọi là sông 
Rapti, và vị vua trị vì kinh thành này là Pasenadi (Ba-tư-nặc), cũng là một vị 
đệ tử thuần thành của Đức Phật. Buddhaghosa (Phật Âm) nói răng, vào thuở 
đó, nơi đây có 57 ngàn gia đình sinh sống. Bấy giờ có hai tịnh xá nồi tiếng ở 
Savatthi là Jetavana (Kỳ Viên) và Pubbarama - ngôi tịnh xá do nữ cư sĩ 
Visakha (Tỳ-xá-khư) xây dựng cúng dường cho Tăng đoàn. Savatthi như vậy 
là nơi Đức Phật đã lưu trú lâu nhất và cũng từng thuyết nhiều bài kinh nhất 
(844 kinh được thuyết tại Kỳ Viên, 23 được thuyết tại Pubbarama, và 6 kinh 
được giảng bên ngoài kinh thành Savatthi). Ngoài ra còn có một ngôi tịnh xá 


1534 


khác có tên gọi là Rajakarama, do vua Pasenadi xây. Không xa kinh thành có 
một khu rừng rậm có tên gọi là Andhavana, và các Tỳ-kheo thường đên tu tập 
ở đó... 

Savvy - hiểu biết 

Scabbard — bao kiếm, bao dao gâm, bao lưỡi lê 

Scant — ít ỏi, hiễm 

Scapegoat - vật tế thần 

Scarab — con bọ hung, đồ trang sức hình bọ hung ở Ai Cập 

SceptIcIsm - chủ nghiã hoài nghi 

Schism — Ly giáo, sự phân ly 

Schismatic - phạm tội ly giáo 

Schizophrenic — psychotic disorder = chứng bịnh loạn thần kinh 

Schrewd —- thông minh, khôn ngoan 

Schrilly - nhức óc, chói tai 

Scimitar — thanh mã tấu, thanh đại đao 

Scion - chồi giống, mầm; con ông cháu cha 

Scold - rầy la, quở trách 

Scorned - bị khinh bỉ 

Scramble — bò, trườn 

Scree - đá vụn, đá nhỏ 


Scribble - chữ viết nguệch ngoạc, cầu thả 


1535 


Scrounging - biển lận 
Scoundrel - đồ vô lại, tên côn đồ 
Scruple - lưỡng lự, đắn đo 
Scrupulous - cực kỳ cần thận 
ScrufIn1ze — examine closely = nghiên cứu kỹ lưởng 
Scurried - hối hả, chạy nhốn nháo 
Séance — a øroup procedure requiring a medium who communicates with the 
spirit world. 
-_ Gọi hôn; cuộc họp tìm cách tiêp xúc với người chêt 
Seafarer - thuỷ thủ, người đi biển 
Secular — generation, age = trăm năm một lần, trường kỳ, muôn thuở 
Sedentary - được thực hiện lúc đang ngôi 
Sediment - cặn, chất lắng xuống đáy 
Seer — nhà tiên tri 
Seethe - sôi lên, sủi bọt 
Segregation - sự tách riêng, sự phân biệt 


Self— according to Indian Buddhist philosopher Dharmakirti: self 1s the ruler 
or master of the body and mind. 


Our Sense of Self 


As long as we cling to some notIlon of obJecfive exIstence — the Idea that 
something actually exIsts In a concrete, Identifiable way — emoftIlons such as 
desire and aversion wIÏll follow. When we see something we like — a beautiful 
watch, for example — we perceIve 1t as having some real quality of exIstence 


1536 


among 1(s parts. We see the watch not as a collection of parts, but as an 
existing entity with a specific quality of watch-ness to 1t. And 1f 1t *s a fine 
mechanical timepIece, our perception 1s enhanced by qualities that are seen to 
exIs( definitely as part of the nature of the watch. It 1s as a result of this 
misperception of the watch that our desire to possess 1t arises. In a similar 
manner, our aversion to someone we dislike arIses as a result of attributing 
inherent negative qualities to the person. 


When we relafe this process to how we experlence our own sense of exIstence 
— how the thought “I” or “I am” arises — we notice that 1t Invariable does so 1n 
relation to some aspect of our physical or mental agsregates. Qur notion of 
ourselves 1s based upon a sense of our physical and emotional selves. What”s 
more, we feel that these physical and mental aspects of ourselves exIst 
inherently. My body 1s not something of which I doubt the specIficity. There 
1s a body-ness as well as a me-ness about 1t that very evidentÌy exIsts. Ít seems 
to be a natural basis for my 1dentifying my body as “me.” Qur emotions such 
as Íear are similarlty experlenced as having a valid existence and as being 
natural bases for our Identifying ourselves as ”me.” Both our loves and our 
hates serve to deepen the self sense. Even the mere feeling “lfm cold” 
confributes to our sense of being a solid and legItimate “I.” 
(A Profound Mind — The Dalai Lama — Edited by Nicholas Vreeland) 


Self-esteem — lòng tự phụ 

Selfhood - tính ích kỷ, tính chỉ nghĩ đến minh 

Self-Immolation — set self on fire = tự thiêu 

Selfsame - giống hệt 

Self-transmIssIlon — 1s a contemplative practice throueh which advanced 
yoøIs and yoginis can voluntarily leave theIr bodies by 
eJecting their subtlest conscIousness out of the top of 
theIr heads and transmitting 1t Into a Buddha verse, or 
pure land reality where love, compassion, bliss and 
wisdom are the dominant energles of life... 


Semantic — to sigmIfy, mean = nghiã cuả từ, chữ 


Semblance - trông giống cái gì 


1537 


Semen - tinh dịch 

Semifism — thành viên chủng tộc Do Thái 

Senile — lão suy, già yêu 

Sentient — perceive, feel, conscIous oŸ sense, Impression 


Sentient being — any living being with conscIousness that 1s not free from 
øross and subtle Ignorance. 


Senfien( beings — Including human beings = chúng sinh 


A technical term 1n Buddhist discourse. Broadly speaking, 1t denotes beings 
with conscIousness or sentlence or, 1n some contexts, lIfe 1tself. Specifically, 
1t denotes the presence of the fiIve agøregates, or skandhas. While distinctions 
1n usage and potential subdivisions or classes of sentIlent beings vary from one 
school, teacher, or thinker to another - and there 1s debate within some 
Buddhist schools as to what exactly consfitutes sentience and how 1t 1s to be 
recognized. That 1s, sentient beings are characterIstically not enlightened, and 
are thus confined to the death, rebirth, and suffering characteristic of Samsara. 


Chúng Sinh - Chữ sanskrit sattva được dịch là chúng sinh, hữu tình, hữu thức, 
hàm sinh. (Pháp: êtres, créatures, êtres sensibles. Anh: sentient beings). Theo 
Phật học Từ điên của Đoàn Trung Còn và Từ điên Phật học Hán Việt thì: 


Chúng sinh là những loài có sinh ra. Nghĩa thứ nhì: chúng sinh sinh ra là do 
những nhân duyên giả hợp, do tứ đại ngũ uâẫn tạm hiệp. Nghĩa thứ ba: chúng 
sinh đã có sinh thì tất có tử, tử rồi lại sinh, cứ thế luân hồi. (Không gọi là 
chúng tử vì có sinh là thế nào cũng có tử). 


Chúng sinh đối với Phật cũng như luân hồi đối với Niết-bàn. Chúng sinh còn 
mê, còn tham sân sĩ; Phật thì đã giác ngộ, hêt hăn tham sân s1. Tuy vậy, chúng 
sinh có thê tu thành Phật (nhât thiệt chúng sinh giai hữu Phật tánh). 


Chúng sinh thế giới gọi ngăn là chúng sinh giới, tên khác là chúng sinh thế 
gian, là thê giới hợp lại bởi các loài hữu tình tức là cảnh giới của các vật có 
mạng sống. Đối nghĩa: khí thế giới hay khí thế gian là cảnh giới của các vật 
vô tình như cây cỏ, đất đá. 


1538 


Các loại chúng sinh gồm có: tội nhân ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, a- 
tu-la, chư thiên. Đó gọi là sáu cảnh giới, sáu thú. ĐỊa ngục, ngạ quỷ, súc sinh 
là ba đuờng ác (ác đạo). Thiên, nhân, a-tu-la là ba đường lành (thiện đạo). 


Thánh đạo gồm có bốn: Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật. Đó là bốn đường 
thánh. Với sáu đường nói trên thì tông cộng là mười đường, hay mười cảnh 
ĐIỚI. 

3K*K3()*£:K:É 


Septuagenarian - thọ bảy mươi (70-79 tuổi) 

Sepulchre - ngôi mộ cổ, mộ bằng đá 

Sequester - để riêng ra, cô lập; ẩn dật, hẻo lánh 

Serene — clear; serenity = clarIty = cloudlessness = equanImity = fĩnh lặng 
Serf — nông nô, thân trâu ngựa 


Shakyamuni - Phật Thích Ca Mâu NI - ShakyamunI — Definition: 

He Is also commonly known as Shakyamumi or SakyamunI “The sage of the 
Shakya clan” and as the Tathagata "thus-come-one” or "thus-øgone-one”. 
According to tradition, Siddhartha Gautama was a Prince, and a member of 
the Kshatriya warrior caste. HIs father Suddhodana was the King of the Sakya 
people, and ruled in the capital of Kaplilavatsu, today within the border of 
Nepal. 


Phật Thích Ca Mâu Ñi - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, vui 
sướng vô lượng, tức thì 28 ngày liền hưởng niềm vui giải thoát đưới các gốc 
cây gần đó. Bảy ngày đầu dưới gốc cây Tất-ba-la. Về sau gọi là cây Bồ-đẻ vì 
Phật thành đạo dưới gốc cây đó. Bảy ngày tiếp theo dưới cây A-du-ba-la. Thời 
gian này có ma vương Ba-tuần đến đề nghị người nhập diệt nhưng Ngài không 
nghe. Bảy ngày tiếp theo nữa dưới cây Mục-chân-lân-đà. Thời gian này gặp 
mưa bão, rông Mục-chân-lần-đà hiện ra dùng thân mình che chở cho Phật. 
Rồng nảy xin quy y, là đệ tử đầu tiên trong loại bàng sinh. Bảy ngày tiếp theo 
nữa dưới cây La-đô-da-hàng-na. Có hai thương nhân là Đề-vi và Bà-lê-ca đi 
qua chỗ Phật đã cúng bư , mạch nha và xin quy y Phật. Đây là hai Ưu-bà- 
tắc (cận sự nam) sớm nhất.. 


Sham - giả bộ, giả vờ 


1539 


Shangri-la — ultImate heaven = nơi tưởng tượng vô cùng hạnh phúc 


Shangri-la - The mythical paradise 1n J2nes Hilfton s novel Lost Horizon 
appears to be based on the genuine anclent Tibetan myth of 
Shambala. It*s said to lie to the North of Tibet, 1t's a kingdom 
surrounded by high snowy peaks with, at 1t center, a hugøe cIty 
dominated by the kingˆs palace. The kings of Shambala are also 
prIests, who are said to have receIved teaching directly from the 
Buddha. It 1s in Shambala that the final battle w1ll take place 
between the force of good and evIl, religIon and atheIsm 
(Thuyết Vô Thần) 


Shangri-La là một địa điểm hư cấu được miêu tả trong tiểu thuyết năm 1933, 
Lost Horizon (chân trời đã mất), của nhà văn Anh James Hilton. Trong tiểu 
thuyết này, Shangri- La" là một thung lũng huyện thoại, dẫn đến từ một tu 
viện Lạt-ma giáo, năm trong vùng phía tây cuôi dãy núi Côn Lôn. 


Shangri-La đã trở nên đồng nghĩa với bất kỳ thiên đường hạ giới nào, đặc biệt 
với xã hội không tưởng Hymalaya huyện thoại - một vùng đất hạnh phúc vĩnh 
viễn, biệt lập với thế giới bên ngoài. Trong tiêu thuyết Lost Horizon, những 
người sinh sông ở Shangri- La gần như bắt tử, sống lâu vượt quá tuổi thọ thông 
thường và chỉ có bề ngoài lão hóa rất chậm. Trong các văn bản Tây Tạng cổ, 
sự tồn tại của bảy địa danh như thế đã được đề cập với tên Nghe-Beyul 
Khimpalung. Một trong những địa danh như thế nằm ở đâu đó trong vùng 
Makalu-Barun. 


Có không ít người đã và đang tìm kiếm vị trí thực sự của Shangrila (còn gọi 
là Shambhala), song họ đã ra đi mà chưa một lân trở lại. 


Theo giáo lý Phật giáo Tây Tạng, Shambhala là “cõi tịnh độ và an nhiên của 
Phật tử chúng sinh”, đồng thời cũng là nơi nhiều giáo lý tôn giáo khác ra đời. 
Theo đó, Shambhala là một vương quốc huyền thoại, nơi con người mở rộng 
trái tim hướng thiện và trí sáng tạo, tìm kiếm tâm linh nhằm soi sáng bước 
đường tương lai. 


Shantideva — A well known 8 century Buddhist teacher who wrote the 
øreat Mahayana classic Gwide to the Bodhisaffva”s way 0ƒ He. 


Shanfideva was an eiphth-century Indian Buddhist monk and 1s among the 
most renowned and esteemed figures In the entire history of Mahayana 


1540 


Buddhism. His Holiness the Dalai Lama commentfs that the Bodhicaryavatara 
(Bodhisattva Way of Life) his classic treafIse, 1s the prImary source of mosf 
of the Tibetan Buddhist literature on the cultivation of altruism and the Spirit 
of Awakening. 


Shantideva, like Buddha Shakyamuni, was born Into a royal family and was 
destined for the throne. But on the verge of hIs coronation, ManJushrI, a divine 
embodiment of wIisdom, and Tara, a divine embodiment of compassion, both 
appeared to him In dreams and counseled him not to ascend to the throne. 
Thus, he left his fatherˆs kingdom, retreated to the wilderness, and devoted 
himself to meditation. During this time, he achieved advanced states of 
samadhi and various siddhis, and from that time forward constantly beheld 
visions of ManJushri, who guided him as his spiritual mentor. 


Afterward, he served for a while as minister to a king, whom he helped to rule 
1n accordance with the principles of Buddhism. But this aroused Jealousy on 
the part of the other ministers, and Shantideva withdrew from the service of 
the king. Making hIs way to the renowned monastic university of Nalanda, he 
took monastic ordination and devoted himself to the thorough study of the 
Buddhist sutras and tantras. It was during this period that he composed two 
other classic works. But as far as his fellow monks could see, all he dịd was 
eat, sleep, and defecate. 


Seeking to humiliate him and thus expel him from the monastery, the other 
scholars compelled him to recIte a sutra before the monastic communIty and 
the public, a task they thought far exceeded his abilities. After some hesitation, 
Shantideva agreed to the request and asked them, “Shall I recite an existing 
text or an orIginal composition?” “RecIte something new!” they told him, and 
1n response he began chanting the Bodhicaryavatara. During this astonishing 
recital, when he came to the verse “When neither an entity nor a nonentity 
remains before the mind...,” 1t 1s said that he rose up 1nfo the sky. Even after 
his body disappeared from sight, his volce completed the reciItation of this 
text. 


In the tenth, concluding chapter, Shantideva offers prayers dedicating the 
merifs of this work for the benefit of all sentlent beings. Here he returns to hIs 
inmitial theme of generosIty and the SpIrit of Awakening, which pervades this 
entire treafIse. 


Tôn Giả Tịch Thiên (Shantideva) - Thích Trí Siêu 
1541 


Theo truyền thuyết tôn giả Shantideva sinh ở miền Nam Ấn, vùng Sri Nagara 
vào khoảng thế kỷ thứ 7. Ngài là thái tử con vua Surastra. Từ những kiếp quá 
khứ, ngài đã cúng dường phụng thờ nhiều đức Phật và đã tích tụ nhiều căn 
lành đưa đến giải thoát. 


Nhờ phước đức â ấy nên ngay từ lúc â âu thơ, ngài đã nhiều lần chiêm bao thấy 
Văn Thù Bồ Tát. Lớn lên, đến tuôi sắp được vua cha truyền ngôi, một hôm 
ngài nằm mộng thấy hai vị Bồ tát: Văn thù và Tara. 


Bồ tát văn Thù ngồi trên ngai vàng bảo ngài răng: “ Ở đây không có chỗ cho 
hai người ”. Bồ tát Tara tưới nước nóng trên đầu ngải và nói: “Vương quyền 
chính là nước sôi bỏng của địa ngục. Ta đang tấn phong cho ngươi với nước 
này đây ” 


Tỉnh dậy, ngài hiểu rằng đó là sự khuyến cáo của hai vị Bồ tát. Nên đêm hôm 
trước ngày lên ngôi, ngài rời bỏ cung thành trốn vào rừng sâu. Sau 21 ngày 
lang thang trong rừng vừa khát vừa đói. Ngài gặp được một con suối định 

uống thì có một thiếu nữ xuất hiện bảo ngài đừng uống vì đó là nước độc. Sau 
đó thiếu nữ dâng cho ngài một thứ nước thơm ngọt như cam lồ. 


Giải khát xong, ngài hỏi thiếu nữ: “Cô ở đâu đến? ”Thiếu nữ trả lời: “Ở giữa 
khu rừng mênh mông này là nơi thầy tôi ở. Ngài rất đạo đức, từ bi và đã thành 
tựu phép tam muội của Văn Thù Kim Cang Sư Lợi ( Sri ManJuvajra ). Tôi từ 
đó đến”. Vừa nghe như thế, tôn giả Shantideva mừng rỡ như kẻ nghèo bắt 
được vàng, yêu cầu thiếu nữ dẫn Ngài đến gặp vị thây. Đến nơi ngài thấy đó 
là một hành giả (Yog) sống trong một chòi lá, ngài liền đảnh lễ, xưng tán 
cúng dường và cầu xin được truyền phép tam muội của Văn thù Bồ tát. 

Sau 12 năm tu tập, ngài chứng được phép tam muội trên. Thấy được vị thầy 
chính là Văn Thù và thiếu nữ chính là Tara. Kê từ đó ngài luôn luôn được thấy 
Văn Thù Bồ tát. 


Sau đó ngài đi về phương đông, xin làm việc trong triều của vua 
Pancamasimha. Nhờ tải giỏi và thông minh nên ngài được vua trọng vọng cho 
làm Thừa tướng. Để tỏ lòng thành kính nhớ ơn vị thần linh chủ hộ của mình - 
tức Văn Thù Bồ tát, ngài luôn đeo trên mình một thanh kiếm gỗ . 


Ngài giúp vua trị vì đúng theo Phật pháp và truyền dạy nhiều kỹ thuật mới lạ. 
Điều đó khiến các vị đại thần khác ganh tức, tìm cách dèm pha và hãm hại. 
Họ bảo vua rằng: “Thừa tướng là một người gian xảo, luôn đeo trên mình một 
thanh kiếm mà không bao giờ rút ra cho ai xem cả. Chúng tôi biết thanh kiếm 


1542 


ấy làm bằng gỗ. Gặp lúc nguy biến làm sao Thừa tướng có thể cứu nguy cho 
Bệ hạ được? Xin Bệ hạ hãy khám nghiệm”. 


Vua tin lời, cho triệu Thừa tướng vào bắt phải rút kiếm ra khỏi vỏ cho vua 
xem. Thừa tướng nói: “Kiếm của tôi, bệ hạ không thể nhìn được, nếu không 
Bệ hạ sẽ hối hận”. Nghe vậy, vua càng nghĩ ngờ. nhất quyết đòi xem. Cuối 
cùng, Thừa tướng nói: “Nếu Bệ hạ nhất quyết muôn xem thì hãy theo tôi đến 
chỗ văng, lây tay che mắt phải lại, chỉ nhìn bằng mắt trái thôi” 


Vua châp thuận và thừa tướng rút kiêm ra, hào quang lóe lên quá mạnh khiên 
con mắt trái của vua rơi xuông đât. Vua liên ăn năn hôi hận, biệt ngài là một 
người đặc đạo, một Đại thành tựu giả nên câu xin sám hôi. 


Biết vua đã ăn năn. Thừa tướng nhặt mắt trái của vua bỏ vào tròng lại khiến 
vua khỏi mù. Sau đó tôn giả từ bỏ chức Thừa tướng, tìm đến Tu viện Nalanda 
xuất gia thọ giới được đặt tên là Shantideva. 

Sau khi nghe hết 3 tạng kinh điển, tôn giả thầm biên soạn 3 bộ luận: 


Siksasamuccaya, Sutrasamuccaya và Bodhi-caryavatara. Ngài tu mật hạnh, 
học trực tiệp với Văn Thù Bồ tát trong thiên định. Tât cả thời ăn, ngủ, đi, 
đứng, ngài đều thiên quán vê Thanh Quang. 


Tuy vậy chúng tăng bên ngoài thấy ngài chỉ ăn với ngủ không chịu văn, tự, tu 
gì. Thấy thế một số Thượng tọa, học giả họp nhau lại định tống khứ ngài ra 
khỏi tu viện. Có người cho ý kiến: “Nếu chúng ta họp lại, bắt mỗi người phải 
tuần tự trùng tuyên lại Kinh Luận. Chắc chắn y phải tự động rút lui rời bỏ tu 
viện. Vì y chỉ ăn và ngủ đâu có bao giờ tu học gì” 


Thế rồi đến phiên tôn giả Shantideva phải trùng tuyên lại Kinh Luận. Ban đầu 
ngài từ chối nói không biết gì. Chúng tăng muốn làm nhục nên làm bộ nài nỉ, 
Cuôi cùng ngài nói: “Nếu vậy, phải làm cho tôi một tòa sư tử tôi mới trùng 
tuyên” 


Nghe vậy có vải người đâm ra nghi ngờ , nhưng đa số chấp thuận vì tin rằng 
ngài không thể trùng tuyên Kinh Luận được. Sau khi lên ngồi tòa sư tử, ngài 
hỏi: “Các vị muốn tôi tụng lại Kinh Luận đã có từ trước hay những sáng tác 
mới sau này?”. Vì muốn chế giễu nên đại chúng nói: “Những sáng tác mới 
sau này” 


1543 


Thế là ngài bắt đầu tụng lên Bồ Tát Hạnh (Bodhisattava-caryavatara). Khi 
tụng đên câu: Khi Có và Không không còn khởi lên trong tâm..., thì ngài bay 
lên hư không rôi từ từ biên mật, nhưng tiêng của ngài còn vọng lại cho đên 
câu kệ cuôi cùng của Bồ Tát Hạnh. Không thây ngài nữa, tăng chúng hôi hận 
trở về phòng ngài tìm kiêm. Thây trên bàn đê lại 3 quyên: Sutrasamuccaya, 
SIksacamuccaya và Bodhi-caryavatara. 
--0O0--- 
Shaw!l - khăn choàng cuả phụ nữ 
Sheath - bao, vỏ gươm 
Sheer — đúng là, chỉ là, tuyệt đối 
Shimmer — áng sáng lờ mờ 
Shipwripht - thợ đóng tàu 
Shisheng (Chinese) — (shi = literatI; sheng = businessmen) Giới Sĩ, Thương 
Shiver — rùng mình vì sợ hãi, vì lạnh 
Shred - mảnh vụn 
Shrewd - khôn ngoan, thông minh 
Shriek - tiếng la inh ỏï, tiếng hét ¡nh ỏi 
Shrivering — shatter, break Into many pIeces 
Shroud - vải liệm 
Shuddering — rùng mình, sợ hãi 
Shun - tránh, lắng xa 
Shunyata — emptiness, meaning the absence of any abiding essence 1n things 


Or In confents of the mind = Không 
- Không thật vì dựa vào duyên mà thành, hêt duyên thì tan. 


1544 


Shush — im lặng, im đi! 
Siddhartha - The Buddha (563 —- 483 BC) His Life in Short 


The earth trembles. Lions and tigers, serpents and scorpilons ørow tame. 
Diseases fall away from the sick. Humans shower one another with kindness. 
Such marvels herald a wondrous event: the birth of Siddhartha Gautama, who 
became the spiritual teacher known as the Buddha. 


Legend has 1t that Mahamaya, Siddhartha*s mother, was forewarned she 
should give bĩírth to a mahapurusha, a preat man. In a dream, she was 
transported by heavenly spirifs to a plateau high In the Himalayas, where a 
magnificent white elephant pIerced her side with 1s tusk and entered her 
wornb. The dream, Interpreted by Brahmin Priests, prepared her for the arrival 
Of a hero. The child was born not In the city of Kapilavastu, where Mahamaya 
lived with her husband, Suddhodana, ruler of the Sakya clan, but In the ørove 
Of trees 1n the park at a nearby Lumbini. Choosing the noblest tree, Mahamaya 
ørasped a branch for support and gave birth painlessly, standing up. Ït 1s sald 
that the newborn sprang to his feet, took seven strides, and surveying the four 
đirections, cried: “I am born for enlightenment for the good ofthe world.” Her 
sacred task complete, Mahamaya died within the week. The child”s care fell 
to her sister MahapaJapatI, Suddhodana”s second wIfe. 


Word of the birth spread quickly. The seer Asita rushed to the Iinfant”s side 
and saw that he bore the thirty two auspIclous marks of a mahapurusha, 
among them the Imprint of a wheel on the sole of each foot. ““This one 1s 
unsurpassed,“ Asita said. With tears In his eyes he prophesied, 


“This prince wIÏlÏ touch the ultimate selfawakening. He...w1lÏ set the wheel of 
dharma rolling out of compassion for all.” 


Suddhodana and Mahamaya named their son Siddhartha — “he who 
accomplishes.” Brahmin prlests predicted the boy would become either a 
“world turning” monarch — a chakravartin — or a Buddha, an awakened one.” 
One prlest said that 1f Siddhartha saw four things — a sick man, an old man, a 
dead man, and a monk — then he would renounce worldly exIstence for the 
holy life. 


The Four Sïgphfs 


1545 


Suddhodana was determined to keep his son on the unIversal-monarch track. 
He filled Siddhartha life with every possible delight, shielding hìm from 
misery ofany kind. “[ lived n...total refinement,” the Buddha later said of his 
youth. “A white sunshade was held over me day and night to protect me from 
the cold, heat, dirt, and dew.” 


Siddhartha had at his disposal not one but three palaces — for the winter, 
summer, and rainy seasons. Talk, dark-haired, and handsome, he possessed 
wealth and promise. But when 1t was time to wed, the parents of prospectIve 
brides were vary. How could anyone so pampered ever lead a kingdom? 
Chagrined Suddhodana Immersed his son 1n the WarTIOT arfs. 


In one version of the tale, Siddhartha was gø1ven a giant bow fo string — a feat 
that usually took several men. He not only strung the bow with ease but out- 
shot the other archers. Reassured of Siddhartha”s prowess, the local gentry 
presented their daughters at the palace for his approval. As each young 
hopeful came forward, Siddhartha reached Info a coffer of Jewels and chose a 
bauble for her. FInally the last young woman sfood before him. Alas, the chest 
was empty. The assembly held 1ts breath. What would he do? Not missing a 
beat, Siddhartha took off his own emerald necklace and slipped 1t over the 
young woman”s head. This was the lovely Yasodhara, who became his wIfe 
and bore his son, Rahula. 


Siddhartha”s life was now complete, yet he stilÏ prew restless and yearned to 
taste the world. One day he persuaded hIs charioteer Chandra to drive him out 
beyond the palace gates. The gods decided 1t was time to set the future 
Buddha”s destiny in motion. Ôn entering Kapilavastu, Siddhartha spotted a 
gray-haired man. “What 1s this?” he asked Chandra. “Old age,” he was told. 


'“[he murderer of beauty, the ruin of vigor, the birthplace of sorrow, the ørave 
of pleasure...” “Quick, let*s go home,“ Siddhartha said, but the seed was 
planted. “How can I take pleasure 1n the garden, when the fear ofold age rules 
in my mind?” he lamented. 


On another excursion, Siddhartha saw a sick man; on still another, a corpse. 
With cach encounter, Siddhartha grew more despondent: “How this world has 
fallen on difficulty! People are born, they age, they die, and they re reborn, 
but they can”t see how to escape from this suffering.” 


1546 


His fourth encounter was with a wandering monk, Siddhartha was riveted by 
his calm. “Who 1s that?” he asked Chandra. “A man who lives 1n utter 
simplicity, retired from the world,””was the reply. Was this the answer? Living 
a holy liíe amid everyday distractions 1snt easy, the Buddha later 
acknowledge. “The thought came to me, “Suppose I shaved off my harr and 
beard, put on the yellow robe, and went forth...into homelessness?”” He was 
then twenty-nine. 


Goïing Forth 


A few nights later, affter an evening”s entertainment, Siddhartha awoke to find 
the performers asleep, sprawled around the room, their mouths agape. The 
sieght filled him with disgust. Didn”t these women understand that youth and 
beauty are fleeting? Surely there was more to life than passing pleasures. lf 
was time to “go forth” as a homeless seeker. 


While Chandra saddled his horse, Siddhartha went to the chamber where his 
wlIfe and Infant son lay sleeping. He Intended to kiss Rahula goodbye, when 
he saw he might also rouse Yasodhara, he tiptoed off. If she awoke, he feared 
he would lose his resolve. Once he became a Buddha, he would come back 
and see hIs son. 


Just as Siddhartha was about to leave the palace, he had his first run in with 
Mara — the “Evil One” who would return to test him at key moment throughout 
his life. There was the voice of temptation — Siddharthaˆs still-deluded mind 
— urging him to stick to the familiar path rather than strike out on the hard road 
to enlightenment. If Siddhartha would Just forget this silly renunciation 1dea 
and turn back to the palace, 1n seven days he would be a universal monarch, 
Mara promised. Siddhartha brushed hìm aside. “Big mistake.” Mara 
countered. “From now on, I°lI follow you like a shadow. You'll never be free 
of me.” 


When Siddhartha and Chandra reached the edge of the forrest, Siddhartha 
handed the charioteer the reins of his horse and send him back to the palace. 
Chandra begged to accompany his master, but to no avail. Later Chandra 
became one ofthe Buddha”s followers, but the horse, 1t 1s sad, đdied of a broken 
heart that night. 


SIddhartha cut off his hair and beard, and traded hIs sumptuous øarments for 
the humble robe of a passerby. Ñow he was officially a wandering monk. One 


1547 


day, as Siddhartha visited the city of RaJagaha with his begging bowl, king 
Bimbisara, the local ruler, spotted the young monk. “You have the look ofa 
warrior-noble, one fit to lead an army,” Bimbisara told Siddhartha. “I offer 
you a fortune to lead mine.” 


I haven't gone forth to seek the pleasures of the world, “ Siddhartha replied. 
“J see danger In them and seek refuge 1n a life of renunciation. That 1s my 
heart”s desire.” Disappointed, but impressed with the young man”s sincerIty, 
Bimbisara said, “When you find what you re looking for, return and teach 
me.” 


Tying the Air into Knofs 


In search of “the unexcelled state of sublime peace,” Siddhartha cast about for 
a teacher. From one master, Alara Kalama, he learned advanced yogIc 
techniques for transcending the mind to reach a state of “nothingness.” At the 
feet of another, Uddaka Ramaputta, he attained an even higher state. But 
neither teacher knew the way to extinguIsh fear and desire and gaIn release 
from suffering. Siddhartha realized he would have to find that for himself. 
JoIining up with five ascetics, he spent the next sIx years In harsh, austere 
practices to subdue body and mind, fasting until he was so emaciated he could 
feel his backbone when he touched his belly. Such extreme self-mortification 
Iincreased his s/2đh¡s - clalrvoyance and other supranormal powers - but 
brought him no closer to nrvana. Later the Buddha said this period was “like 
time spent try1ng to tie the alr Into knots.” 


One day, when Siddhartha had collapsed from hunger and exhaustion, Mara 
reappeared. “You poor thing, so close to death,” he crooned. “Why don”t you 
go home and be a compassionate world ruler instead?” Agaim, Siddhartha 
resisted. Still he couldn”t deny that his way wasn”t working. Something had 
to change. 


His mind drifted back to an afternoon 1n childhood when hIs nursemaids had 
parked him 1n the shade of a rose-apple tree during a ploughing festival. When 
they returned, they found Siddhartha seated crossed-legøed in meditation. He 
could stil recall the feeling of happiness and well-beinng that had 
spontaneously welled up in him that day. Could that, rather than “grueling 
penance, ” be the key to awakening? Clearly he couldn't find bliss on an empty 
stomach. He decided to break his fast. Lepgend has 1t that Just at that moment 
a young girl came by and offered him a bowl of rice mIÏÌk. 


1548 


The Great Awakening 


Hs strength restored, Siddhartha renewed his push for enlightenmen. The five 
ascetics had deserted him, thinking he had “g1ven up the struggle and reverted 
to luxury.” Never mind. He had more 1mportant things to do. Ôn the bank of 
the NeranJara River, where the town of Bodhgaya now stand, Siddhartha 
selected a pIpal tree — later called the Bodhi, or Buddha tree — and sat down 
unđer 1t, woving not to move until he had attained nirvana. 


An essential part of the Buddha mytholosy 1s that his great awakenIng took 
place over the course of one eventful night.. But first Siddhartha had to 
contend with his old nemesIs Mara. Once again the Evil One tried to deflect 
him from his goal. Mara stirred up a whirlwind and fired off a barrage of 
spears and arrows, but Siddhartha remained unmoved. Enraged, Mara 
unleashed hIs army of demons, but they too were repelled. “Iesire, discontent, 
lazIness, fear, indecIsion, criftIcism of others — these are your armies,” said 
Siddhartha. “A lazy, cowardly person cannot overcome them, but I wIll 
destroy them with wIsdom.” 


Mara pulled out his last card. “Get up, Siddhartha,” he boomed. “ “That seat 
belongs to me.” No Mara,” Siddhartha replied. This was the seat all Buddhas- 
to-be had occupIed In attaining enliphtenment, he said. It belongs to the one 
whose “purpose 1s to deliver all creation from the snares of delusion. It does 
not befit you,” Siddhartha continued, “to try to kill someone who 1s exerting 
himself to free humanity from thelr bondage.” 


“But who wIll bear w1Itness to your efforts? Mara sneered . Siddhartha reached 
down and touched the ground. The earth gave a thunderous shudder of 
support. Defeated, Mara withdrew. 


His Inner demons subdued, Siddhartha entered Iinto deep meditation, passing 
through the four /n„anas, or states of absorption, until his mind was calm and 
clear. Then, one by one, his former lifetImes passed before his eyes. Watching 
them come and øo, he ørasped the truth of 1mpermanence as an essenfial factor 
Of exIstence. Everything that arIses passes away. 

Siddharthaˆs second awareness was the truth of karma, the law of acftion. 
Surveying the thirty-one realms of exIstence, he saw that all beings are reborn 
in accord with their past actions. Bad conduct leads to an unhappy rebrrth, 
øood conduct to a happy one. 


1549 


Then, in the final hours of the night, Siddhartha had his most profound 
awareness — the fundamental laws of existence he later called the Four Noble 
Truths. He understood the truth of dukkha, the basic suffering or 
dissatisfaction of life: “Birth 1s suffering, aging 1s suffering, sorrow and 
lamentation, pain, ørief, and despalr are suffering.” He saw, too, the cause of 
dukkha — Ignorance of the true nature of reality, and Insatiable desire — and 
the cure: freedom from craving and self-sgraspIng. FInally, he saw the means 
of awakenIng: the Noble Eightfold Path — the cultivaton of morality, 
meditation, and wIsdom. 


As the morning star rose, Siddhartha attained nirvana — aging-less, 1llness- 
less, deathless, sorrowless, unexcelled rest from the yoke.” The bodhisaffva, 
the seeker of enlightenment, ceased to exIst. In his place sat the Buddha, the 
Awakening One. Henceforth, he would be known as the Tathagatha, or “thus 
øone” — he was no longer caught 1n sđnsara, the cycle of death and rebirth. 
Thịs lifetime would be his last. 


After the Enlipghtement 


We are told the Buddha spent the next forty-nine days meditating near the 
Bodhi tree and further elaborating the profound truths he had strugsled for so 
long to see. He began to wonder 1f he should teach them to others. No, he 
concluded, why bother? It would Just be wasted words. This Dharma — this 
knowledge — was too subtle, too complex for most people to ørasp. 


At this poInt, the god Brahma Sahampati Intervened. The human race was 
“drowning 1n pain,” Brahma said. He begged the Buddha to reconsider. 
Realizing that his awakening was not for his benefit alone, the Buddha 
relented. But who would he tell first? His former teachers had died. Then he 
recalled the five ascetics, who were living In the Deer Park at Sarnath, near 
Benares (now VaranasI). He set off to find them. En route, the Buddha ran 
Iinto another old pale from the forrest. “Wow, you look terrific — so serene, ” 
the monk said. “Who”s your teacher?” The Buddha described his great self- 
awakening but the monk was unconvinced. “Whatever,” he mufttered, shaking 
his head as he hurried off. 


At first It looked as 1f the Buddha”s reception at the Deer Park might be no 
better. Though the five ascetics were cordial, They hadn't forgotten that he”d 
“øone soft.” Still, they too were drawn to the Buddha”s serentty. After 
listening attentively as he explained the Four Noble Truths and the Middle 


1550 


Way — the path of moderation between self-indulgence and self-mortification 
— the ascetilcs were so 1nspired that soon all five were enlightened. They 
became the Buddha's first bhikkus, or monks. 


Spreading the Dharma 


The Buddhaˆs sermon 1n the Deer Park — later known as “the first turning of 
the wheel of dharma” — marked the start of his 4Š5-year teaching career. From 
then until his death at age 680, the Buddha crisscrossed the Ganges plain 
expounding the Dharma to monks, nuns, and householders” — lay followers — 
Of every stripe. The ten thousand or so s⁄/ras — texts relating the Buddhaˆs 
teachings — that exist today reflect only a portion of the Instruction he øave. 


When sixty monks had attained enlightenment, the Buddha sent them out to 
spread the word. “Go now and wander for the welfare and the happIness of 
many, out of compassilon for the world,” he told them. “Teach the Dharma 
that 1s good 1n the beginning, good 1n the middle, and good 1n the end...” The 
sangha — the community of disciples — ørew exponentially. For much of the 
year, the monks were 1tinerant, but during the raIny season they stayed In 
parks donated by wealthy followers. One, the Bamboo rove, was a gIÍt of 
appreclation from King Bimbisara, after the Buddha made good on hs 
promnse fo return and Instruct him. The sưngha”s most generous benefactor 
was a merchant known as Anathapindika — “feeder of the poor”— who was so 
Intent on procuring a peaceful place of retreat for the Buddha that he once 
paved the entire park with gold pieces so the owner, Prince Jeta, would agree 
to sell 1. 


One by one, the Buddha”s family Joimned the sưngha. His stepmother even 
lobbied for the establishment of an order of Buddhist nuns. The Buddha 
refused until his ever-compassionafte attendant, his cousin Ananda, persuaded 
him 1t was the right thing to do. Though the Buddha made no distinction 
between men and women In the teachinss, for monasftics 1t was another matter. 
To this day, Buddhist nuns have stricter rules — and lower status — than monks. 


When the Buddha finally returned home to Kapilavastu, seven years after hIs 
enlightenment, his wife urged little Rahula. “Go ask your father for your 
Iinheritance.” The boy expected riches, but the Buddha offered him something 
more precIous — the Dharma. Rahula became a novice monk. 

Not many dads dole out the Dharma as fatherly advice, but over the years 
Rahula received hIs share. One time the Buddha told Rahula never to lie, even 


1551 


1n Jest. He counseled the boy to examine his thoughts, speech, and actions as 
he would look at his reflection 1n a mirror, always making sure they would 
bring no harm to himself or others. Another time, Rahula — by then eIghteen 
— was collecting alms with the Buddha when he started daydreaming about 
what his life might have been like 1f his father had been a universal monarch 
and not a monk. The Buddha brought him up short by admonishing. “Any 
materlal form or thought or feeling, past or present, should be regarded as 
“#“[his 1s not mine, this 1s what not Ï am, this 1s not my self. Whatever happens 
1n life, øood or bad, Rahula should not take 1t to heart or react to 1t, the Buddha 
said. He offered the following 1nsfruction: 


Practice loving kindness to get rid 0ƒ tHÌ wũl. 
PracHce cornpassion to get rid 0ƒ cruelty. Practice 
symphathy to get rid 0ƒ aqpathy. Practice equanimity 
to get rid 0ƒ resentinentf. Pracfice contemplation 

0ƒ loathsornerness in the body to get rid 0ƒ lust. 
Praciice contemplation 0ƒ Inperimanence ío gef 

rid oƒ the conceit “I am. ” Practice nindƒHÏness ö0ƒ 
breathing; ƒor when that 1s matnfained in being 
and well developing, tt Prings great fruit and many 
blessings. 


Given the Buddha”s emphasis on meditation as a means to awakening, we 
might assume he spent nearly all of his time In solitary contemplation. Not so. 
Except during the rainy season, when he went on retreat, the Buddha was 
constantly on the go. His Jam-packed schedule closely resembled the present 
Dalai Lamas. People were constantly dropping by for advice or đirection, or 
Just to be 1n his presence, the Buddha went out to collect alms, alone or with 
his monks. When he was 1nvited to someoneˆs house for a meal, he offered 
teachinss 1n return. During the day he usually gave 1nstruction to the monks 
and held public assemblies. He might take a short break to bath and meditate 
before 1t was time for privafe Interviews. Even when he retired at dayˆs end, 
the Buddha was far from Idle. He 1s said to have slept only an hour a night. 
'While meditating, he would cast his wIsdom eye over the earth and heavens, 
searching out all in need of help. 


The Buddha's boundless compassion was legendary. He never passed 
Jjudgement on others or belittled their beliefs. As a result, some of the most 
unlikely people became ardent followers. At one poInf, a fearsome murderer 
named Angulimala was waylaying travelers, killing them and cutting off the1r 


1552 


[ingers, which he wore on a sfring around his neck. One day, Angulimala 
spotted the Buddha walking along the road and thought, “Mmmm. A monk 
alone. I°lI kiI him.” Sneaking up behind the Buddha, he yelled, “Stop, monk†” 
The Buddha turned around and said, “[ have stopped, Angulimala: I have once 
and for all cast offviolence to all beings. Why don”t you stop, too?” With that, 
Angulimala threw himself at the Buddha”s feet and asked to be ordained. 
Thouph, he became a good monk, many people couldn”t forget Angulimala”s 
past and refused him food when he went on an alms run. You'll Just have to 
bear up,” the Buddha told him gently. ““[his 1s the karmic result of your pass 
deeds.” 


Final Nirvana 


As he neared eighty, the Buddha began putting his affatrs In order and 
preparing the sưngha to carry on after his death. He had been through 
challengIng times, Including dissent 1n the sưngha and even attemptfs on hIs 
life by his ambitious cousin. His chief discIples, Sariputta and Mogøsallana, 
and others close to him had died. The faithful Ananda kept h1s life running 
smoothly, and Ananda”s memory for every word the Buddha uttered would 
prove 1nvaluable after the Buddhas death, during the councIl to formalize the 
teachinss and the rules for the order. But meanwhile, Ananda was so unhinged 
at the thought of losing his beloved teacher that he failed to pIck up on several 
broad hints that the Buddha, 1f asked, could “live out the age” — stick around 
until the end of that historical era. By the time Ananda begsed him, 1t was too 
late. 


In an unguarded moment, the Buddha received one last visit from Mara. 
“You re tired. Why not Just pack 1t in and go to your final nirvana?” the Evil 
One purred. “Not until everything”s squared away with the Order,” the 
Buddha said. With Ananda he made the rounds of his followers, two old men 
trudging from town to town. One day, the Buddha ate a meal of tainted food 
and realized the end had come. In a grove of trees at Kusinara (now 
Kusinagar), he lay down on hs right side 1n his characteristic “lion”” posture 
and, with his monks gathered around him, passed Into parinirvana — hIs final 
release. The Buddhas last words to the sưngha were one of encouraøemeit: 
“All conditioned things are subJect to decay. Strive on [toward awakening] 
with diligence.” 


The Buddha left instructions for his cremation and the dispersal of his ashes, 
which were to be enshrined as relics at varlous spots. Today, these are 


1553 


pllgrimage destinations, along with the places of his birth, his enlightenment, 
his first sermon, and his death. 


The Buddhaˆs Legacy 


From the beginning, the Buddha urged his followers not to become attached 
to him but to rely Instead on the Dharma: “Be 1slands unfo yourselves, refUges 
unfo yourselves, seeking no external refuge, w1th the Dharma as your 1sland.” 
In any case, there was no separation between the two. “He who sees me sees 
the Dharma, and whoever sees the Dharma sees me,” the Buddha said. Even 
then, people should not simply take him — or any teacher — at his word: “Do 
not place blind trust In impressive personalitles or 1n venerated gurus, but 
examine the I1ssue for yourselves. When you know for yourselves that 
something 1s wholesome and beneficial , then you should accept 1t and put 1t 
Iinto practice.” Ultimately, even the teachings had to be set aside, once they 
had served their purpose. Think of the Dharma as a raft, the Buddha said. You 
use If to transport yourselfacross the rIver, but when youre safely on the other 
shore, you set 1t down — you don”t carry 1t with you. Affer you”ve reached 
nirvana, what need do you have for a raft? 


The Buddha was, above all, a practical man. “I teach only suffering and the 
cessation of suffering,” he often said. He refused to engage 1n speculative 
debate. Such discussions didn”t facilitate awakening, he Insisted. It”s not that 
he didn”t know the answers to metaphysical questlons. In fact, he once 
srabbed a handful of leaves and told some monks that what he taught them 
was like the number of leaves 1n that handful, while what he knew was as vasf 
as the number of leaves In the entire forest. StIll, it was hard for some people 
to grasp the wIsdom behind hIs unw1illingness to philosoph1ze. In one famous 
exchange, a man named Malunkyaputfa refused to become a monk unless the 
Buddha explained his position on such questions as “Is the cosmos 1nfimite?” 
The Buddha said Malunkyaputta was like someone who”s been wounded with 
a polsoned arrow but won't let anyone remove 1t until he find out the type of 
bow and arrow that struck him, the kind of poIson, and the name and villaøe 
Of the archer. Metaphysical views cannot put an end to suffering, however. 


The Buddha was adept at talloring h1s teachings so that people at every level 
Of awareness could benefit. He compared the Dharma to rain falling on ørasses 
and trees: the raInˆs the same but each plant absorbs the amount 1t needs for 
ørowth. He used whatever means would help an Individual awaken. One 
example he gave was the parable of a ríich man whose house 1s burning. His 


1554 


children, oblivious to the danger, continue to play 1nside, refusing to leave. 
Finally, the father lures them to safety with the promise of wonderful toys 
awatting them outside. paya-kausalya — “skill in means” — later became a 
key tenet of Mahayana Buddhism, the “second turninng of the wheel of 
dharma.” 


Following the Buddhaˆs death, Buddhism spread south to Sri Lanka and other 
parts of southern Asia. Then, with the rise of Mahayana teachings (“the Great 
Vehicle”), Buddhism migrated to East Asia and the Himalayas 1n the North. 
Today, the southern school 1s represented by Theravada Buddhism — “the 
teachings ofthe Elders” — while the Mahayana tradition 1s represented largely 
by Chan/Zen and 'Tibetan Buddhism, or Vajrayana. The Vajrayana tradition 
evolved from Indian /anra, a mystical syncretlsm of Hindu and Buddhist 
beliefs. Sometimes called the “third turnng of the wheel of dharma,” 
Vajrayana emerged primarily in the Himalayan region and Mongolia. All 
three Buddhist traditions are now practiced 1n the West. 
(From The Buddha...off the record — by Joan Duncan Oliver) 


Lịch sử đức Phật Thích Ca 


Thái tử Tất Đạt Đa ra đời 


Vào ngày rằm tháng 4, năm 623 trước công nguyên tại vườn Lumbini (Lâm 
Tỳ Ni) gần thành Kapilavastu (Ca Tỳ La Vệ), một nơi hiện nay là vùng biên 
giới giữa Nepal và Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca đã giáng sinh, làm Hoàng tử 
con vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và Hoàng hậu Maha Maya (Ma Da). Vua 
Suddhodana trị vì một vương quốc nhỏ của bộ tộc Sakya (Thích Ca). 


Vì Hoàng hậu Maha Maya qua đời bảy ngày sau khi Thái tử sinh ra, cho nên 
Thái tử được bà dì Maha Pajapati Gotami (Maha Ba xà ba đê), trực tiêp nuôi 
nâng, dạy đô, còn người con trai của Bà dì là Nanda thì được giao cho các bảo 
mâu nuôi dưỡng. 

Tên riêng của vị Phật tương lai là Sĩ Đác Ta (Tất Đạt Đa), tên giòng họ Ngài 
là Gotama (Cô Đàm). Vì giòng họ nây thuộc bộ lạc Sakya (Thích Ca), cho 
nên sau nây có danh hiệu Sakya Muni (Thích Ca Mâu NI). Muni là bậc Thánh, 
Sakya Muni là bậc thánh thuộc bộ lạc Thích Ca. 

Đạo sĩ A Tư Đà và Thái tử 


1555 


Ngày Thái Tử Sĩ Đác Ta đản sanh là ngày hội vui lớn của toàn vương quốc. 
Dân chúng xa gần kéo về kinh đô Kapilavastu ăn mừng. Một vị Đạo sư già 
tên là Asita (A Tư Đà) cũng từ nơi ông tu hành trên núi Himalaya (Hy mã lạp 
sơn) đến cung vua đề chào mừng và xem tướng Thái tử. Gặp Thái tử, đạo sĩ 
Asita bỗng nhiên chắp tay vái chào với thái độ hết sức cung kính. Đạo sĩ tuy 
cười mà vẻ mặt thoáng buồn. Được hỏi vì cớ sao, Đạo sĩ Asita trả lời là ông 
mừng vì Thái tử tương lai sẽ thành Phật, bậc giác ngộ vô thượng, nhưng ông 
buôn vì ông tuổi đã quá cao, ắt phải qua đời mà không được vị Phật tương lai 
trực tiếp giáo huấn, giác ngộ. 


Trong kinh Sutta-Nipata, có kể truyện đạo sĩ Asita đang tu trên núi Tuyết sơn, 
được chư Thiên mách bảo, bèn xuông núi, đên thành Kapilavastu xem tướng 
cho Thái tử. 


Và đạo sĩ Asita nói là Thái tử tương lai sẽ tu chứng Phật quả, vì lòng từ thương 
xót chúng sanh mà truyền bá chánh pháp trên thế gian nây. Nhưng vì nghĩ 
mình đã giả, không còn sông được bao lâu nữa, để có thê trực tiếp nghe Đức 
Phật thuyết pháp, cho nên đạo sĩ buồn... 


Cuộc sống của Thái tử trong thời niên thiếu 


Thái Tử S¡i Đác Ta được nuôi nâng, dạy dỗ, giáo dục một cách toàn diện về 
hai mặt: văn chương và võ nghệ. 


Khi Thái tử lên bảy tuổi, những thầy giáo giỏi nhất trong xứ được mời đến 
hoàng cung dạy cho Thái tử các môn học thê gian như Thanh minh (ngôn ngữ 
học và văn học), Công xảo minh (Công kỹ nghệ học), Y phương minh (môn 
học chữa bịnh), Nhân minh (Luận lý học), và Nội minh (Đạo học). Về Đạo 
học, Thái tử được dạy về 4 sách Thánh Veda, là các sách Thánh của Bà la 
môn giáo. Sách kế rằng: chỉ trong khoảng thời gian từ 7 đến 12 tuổi, Thái tử 
đã học thông thạo Š môn học trên và 4 sách Thánh Veda. Đến năm 13 tuổi, 
Thái tử học võ thuật, theo truyền thống giòng giõi đắng cấp võ tướng 
(Ksatryas, Sát đề ly). Nhờ có sức khỏe phi thường, Thái tử học môn võ gì 

cũng gIỏi; về môn bắn cung, sách kể răng, trong một cuộc hội thi, Thái tử đã 
băn một mũi tên xuyên 7 lớp trồng đồng, trong khi người giỏi nhất tại cuộc 
thi chỉ bắn xuyên được ba lớp trống đồng. 


Vào tuổi 16, Thái tử cưới công chúa Yasodhara (Da du đà la), đồng lứa tuổi 
với Thái tử. Và trong gân I3 năm, sau ngày cưới, Thái tử sông một cuộc đời 


1556 


hạnh phúc trong nhung lụa, vô tư, không biết gì tới mọi nỗi khô và bất hạnh ở 
đời. Về quãng đời ấy của Ngài, Đức Phật kể lại như sau với các Tỷ kheo, đệ 
tử của Ngài: "Này các Tỷ kheo, Ta được nuôi dưỡng tế nhị, quá mức tế nhị. 
Trong cung của Phụ vương Ta, các hồ nước được xây lên, trong một hồ có 
hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa sen trăng, tất cả đều cho Ta. Không một 
hương chiên đàn nào Ta dùng, này các Tỳ kheo, là không từ Kasi đến. Bằng 
vải Kasi là khăn của Ta, này các Tỳ kheo, bằng vải Kasi là áo cánh, bằng vải 
Kasi là áo lót, bằng vải Kasi là áo khoác ngoài. Đêm và ngày, một lọng trắng 
được che trên đầu Ta đề tránh xúc chạm lạnh, nóng, bụi, cỏ hay sương. Này 
các Tỳ kheo, ba lâu đải được xây dựng cho Ta, một cái cho mùa đông, một 
cái cho mùa hạ, một cái cho mùa mưa. Và Ta, này các Tỳ kheo, tại lâu đài 
mùa mưa, Ta được các vũ nhạc công đờn, múa hát xung quanh Ta..." 


Quyết tâm xuất gia tầm đạo 


Thế nhưng, với thời gian, do Tăng khiếu suy tư sâu sắc và lòng thương người 
bắm sanh, Thái tử không thể nào cam tâm một mình sống mãi trong nhung 
lụa, giữa một xã hội bất công, một thế giới đau khổ. Thái tử sớm giác ngộ vê 
tính tạm thời, tầm thường của hạnh phúc vật chất thế gian và có ý chí xuất gia 
cầu đạo giải thoát, tìm ra con đường cứu vớt chúng sanh ra khỏi già, đau, chết 
và mọi nỗi bất hạnh khác của đời TĐƯỜI. 


Một ngày nọ, Thái tử đi ra ngoài thành dạo chơi và lần đầu tiên trong đời được 
tiếp xúc với những sự thật đen tối và đáng sợ: Thái tử lần lượt gặp một người 
già yêu, một người bệnh tật, một xác chết và cuối cùng là một vị tu sĩ với dung 
sắc giải thoát, khoan thai đi trên đường. Thái tử nghiệm thấy mình dù là Thái 
tử con vua, cũng không thê thoát khỏi cảnh già, đau, và chết; những hình ảnh 
siêu thoát của vị Tu sĩ đã giúp Thái tử sớm thấy được con đường dẫn đến giác 
ngộ, vĩnh viễn khắc phục mọi nỗi khổ đau và bất hạnh của đời người, con 
đường dẫn tới cõi Niết bàn bắt tử. 


Từ đó, Thái tử nuôi dưỡng quyết tâm từ bỏ gia đình, xuất gia cầu đạo. Nhưng, 
một tin đến, khiến Thái tử không vui: công chúa Yasodhara mới hạ sinh một 
con trai. Thái tử nói: "Một trở ngại (rahu) đã được sanh, một ràng buộc đã xảy 

a", Nhân đó, ông nội, vua cha Suddhodana đặt tên cháu là Rahula (La hầu 
la). 


Sự từ bỏ vĩ đại 


1557 


Lâu đài, cung điện không còn là nơi ở thích hợp nữa cho Thái tử, lòng nặng 
chĩu tình thương chúng sanh chìm đăm trong bể khổ và Thái tử càng thêm 
quyết tâm xuất gia cầu đạo, tìm con đường cứu khổ cho muôn loải. Thế rồi 
vào một đêm Thái tử ra lệnh cho người nô bộc trung thành là Channa (Xa nặc) 
thắt con ngựa Kantaka (Kiên trắc). Trước khi xuất phát, Thái tử đi đọc theo 
hành lang nội cung, đến trước phòng công chúa Yasodhara (Da du đà la) và 
người con trai đang ngủ thiếp. Thái tử hé cửa nhìn vào, Thái tử rất yêu thương 
người vợ và con trai của mình, nhưng đối với nhân loại đau khô bất hạnh, lòng 
thương xót của Thái tử lại còn da diết hơn. Sau đó, Thái tử một mình lên ngựa 
ra đi, vượt khỏi hoàng thành, theo sau, chỉ có người nô bộc trung thành 
Channa. 


Ra đi, Thái tử từ bỏ tất cả, phụ vương, ngai vàng, vợ và con, cuộc sống đầy 
đủ và hạnh phúc của một hoàng tử. Không phải là sự hy sinh từ bỏ của một 
người già, đau ốm, một người nghèo, bệnh tật, ngán ngẫm cuộc đời, mà là sự 
hy sinh từ bỏ của một vị hoàng tử đang tuôi thanh xuân, đang sống trong quyền 
quý giàu sang. Quả thật đó là một sự từ bỏ, hy sinh vĩ đại, có một không hai 
trong lịch sử loài người. 


Năm ấy, Thái tử tròn 29 tuổi. Khi tới bờ sông Anoma, Thái tử dừng lại, bỏ 
ngựa, cạo râu, tóc, trao y phục và đồ trang sức cho Channa, lệnh cho Channa 
trở về. Còn Thái tử một mình ra đi, với bộ áo màu vàng đơn giản của người 
tu sĩ, từ nay cuộc sống không nhà của người xuất gia câu đạo. Ngài không ở 
một nơi cô định. Khi thì ngôi dưới bóng cây, khi thì nằm nghỉ qua đêm trong 
một hang đá. Chân không và đầu để trân, Ngài đi bình thản giữa nắng nóng 
cũng như trong sương đêm lạnh, tất cả mọi năng lực và ý chí của Ngài đều 
hướng tới lý tưởng cao cả tìm ra sự thật tối hậu, lý lẽ của sống và chết, ý nghĩa 
của nhân sinh, của cuộc đời, con đường dẫn tới giải thoát, cõi Niết bàn bắt tử. 


Đến học hai đạo sĩ Alara Kalama và Uddaka Ramaputta 


Thời bấy giờ, tình hình chính trị tại các xứ ở Ấn Độ khá ổn định, nhiều nhà tri 
thức lỗi lạc, xuất gia tu đạo, trở thành đạo sư tâm linh với nhiều đệ tử theo 
học. Thái tử S1 Đác Ta, trên đường đi tầm đạo, đã tới thụ giáo với hai đạo sư 
danh tiếng nhất thời bấy giờ là Alara Kalama và Uddaka Ramaputta. Cả hai 
người đều tu theo phép Du già và đều chứng được những cấp thiền định cao 
nhất thời bấy giờ. Alara Kalama chứng được cấp thiền Vô sở hữu xứ, còn 
Uddaka Ramaputta thì chứng được cấp thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó 


1558 


là hai cấp thiền thuộc Vô sắc giới, hai cấp thiền cao nhất mà tu sĩ Du già thời 
bây giờ chứng đạt được. 


Nhưng chỉ một thời gian ngắn tu học, Thái tử cũng dễ dàng đạt được hai cấp 
thiền nói trên, và được hai đạo sư mời ở lại, cùng với họ lãnh đạo chúng đệ 
tử. Thái tử biết rõ, các cấp thiền mà Ngài chứng được chưa phải là chân lý tối 
hậu, Niết bản, sự chấm dứt sanh tử và mọi khổ đau. Cho nên, Ngài từ chối 
lịch sự, rồi lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình cầu đạo của mình. Qua thực 
nghiệm, Ngài thấy chân lý tối hậu, Niết Bàn, chấm dứt mọi đau khổ của sinh 
tử luân hồi, không thể cầu được ở bên ngoài, Ở bất kỳ một bậc Đạo sư nảo. 
Chân lý tôi hậu đó phải chính do Ngài tự tìm lấy, tự chứng ngộ lấy ở bên trong 
nội tâm của Ngài, không thể dựa vào một tha lực nào khác. 


Tu khô hạnh sáu năm 


Thái tử đến một nơi gọi là Uruvela, thị trấn của Senani. Ngài tìm được một 
khoảnh đất đẹp và mát, có con sông nhỏ chạy qua giữa bờ cát trăng. Gần đây, 
lại có làng nhỏ, có thê đi khất thực hàng ngày. Đúng là một nơi yên tĩnh, đẹp 
đẽ, rất thích hợp với trầm tư mặc tưởng và tu tập thiền định. Cùng đến nơi đây 
tu tập với Thái tử còn có các tu sĩ Kondana (Kiều Trần Như), Bhadhya, Vappa, 
Mahanama và Asaji. Kondamna vốn là vị đạo sĩ trẻ tuổi nhất, trong số các đạo 
sĩ được vua Suddhodana mời tới kinh đô để xem tướng Thái tử, lúc Ngài mới 
đản sanh. 


Thời bấy ĐiỜ, Ở Ấn Độ có tập tục và niềm tin rằng, người nào cầu đạo giải 
thoát, đều phải kiên trì tu khô hạnh, ép xác. Cũng theo truyền thống đó, Thái 
tử cùng với 5 người bạn đồng tu trong 6 năm ròng rã, kiên trì khổ hạnh ép xác 
tới mức con người Thái tử gây khô như bộ xương, đôi mắt sâu hoãm xuống, 
sức khỏe giảm sút đến nỗi Ngài không còn đi vững được nữa. Ngài nghiệm 
thấy, càng kiên trì khô hạnh, chân lý tối hậu như càng lùi ra xa, tâm trí càng 
mê mờ, thân thê càng suy yếu. Ngài thấy rõ, khô hạnh, ép xác không phải là 
con đường thoát khô và cứu khô. 


Thái tử quyết định ăn uống bình thường trở lại. Năm người bạn đồng tu, vốn 
đặt niêm tin và hy vọng tuyệt đối vào Thái tử, tưởng rằng Thái tử đã thoái chí, 
bèn rời bỏ Thái tử, đến vườn Nai ở Isipatana gân thành phố Banares để tiếp 
tục tu hành. Họ nói rằng, Thái tử Si Đác Ta đã trở về với cuộc sống tiện nghi 
và dục lạc vật chất.. 


J3 


Chứng Bốn Chân Lý Tối Hậu 


Ở lại một mình, Thái tử quyết tâm tự mình phần đấu đề chứng ngộ chân lý tối 
hậu. Ngài lấy lại sức, nhờ uông bát sữa, do một thôn nữ tên là Sujata cúng 
dường, sau đó, Ngài tắm ở sông Neranjara (Ni Liên Thuyên). Tối đến, Ngài 
đến ngồi dưới gốc cây Pippala, sau này được đổi tên là cây Bồ đề, để đánh 
dấu sự kiện thành đạo vĩ đại của Ngài. 


Với tâm định tỉnh, nhu nhuyền, trong sáng như gương, Ngài suy tư về lẽ sống 
chết, về những nguyên nhân tích tập dẫn tới luân hồi sanh tử và con đường 
giải thoát, dẫn tới Niết bàn, Ngài nhớ lại, thấy rõ các kiếp sống trước đây của 
mình, một kiếp, hai kiếp cho tới hàng trăm ngàn kiếp. Ngài nhớ lại, thấy rõ 
các chu kỳ thành hoại của một thế giới, nhiều thể giới. Ngài thây rõ các chúng 
sanh, tùy theo nghiệp nặng nhẹ, thiện ác do mình tạo ra, luân hồi như thế nào 
trong các cõi sống, từ thời vô thủy cho tới ngày nay. Ngài thấy rõ, biết rõ tự 
bản thân Ngài đã đoạn trừ hết mọi tham ái, lậu hoặc, vô minh, đã được giải 
thoát và giác ngộ, và thành tựu đạo Vô thượng. Ngài đã thành Phật. 


Sau này, Đức Phật đã kể lại cho các đệ tử Tỳ kheo nghe về cảnh giới chứng 
ngộ của mình như sau: "Nầy các Tỳ kheo! Ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ 
sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ôn khỏi các 
khổ ách, Niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ôn khỏi 
các khổ ách, Niết bàn; tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị 
ø1à, tìm cầu cái không già, vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết bàn và đã 
chứng được cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết bàn; tự 
mình bị bệnh, sau khi biết rõ nguy hại của cái bệnh, tìm cầu cái không bệnh, 
vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết bàn; tự mình bị chết, sau khi biết rõ 
nguy hại của cái bị chết, tìm cầu cái không chết, vô thượng an ôn khỏi các khổ 
ách. Niết bàn và đã chứng được cái không chết, vô thượng an ôn khỏi các khổ 
ách, Niết bàn... Tri và Kiến khởi lên nơi Ta. Sự giải thoát của Ta không bị 
giao động. Nay là đời sống cuối cùng của Ta, không còn sự tái sanh nữa". 


Như vậy, sau 6 năm gian khổ, kiên trì, không mệt mỏi, vào năm 35 tuôi. Thái 
Tử S1 Đác Ta đã chứng ngộ chân lý cứu kinh vô thượng và trở thành Đức 
Phật, bậc Toàn giác mà sự xuât hiện là chuyện hy hữu nhất trên đời này. 


Từ nay, thế gian tôn xưng Ngài là Đức Phật Gotama hay là Đức Phật Thích 
Ca Cô Đàm. Từ Pali, "Buddha" (Phật Đả) có chữ gốc "Buddh" là hiểu biết, 
giác ngộ chân lý tối hậu, cứu kinh. Sách Pali gọi Ngài là Samma Sambuddha, 
với nghĩa là bậc Toàn giác, không gì không biết, không thấy: bậc Thánh, 


1560 


không những giác ngộ đầy đủ cho bản thân mình, mà còn giác ngộ đây đủ cho 
tất cả mọi người khác, cho tất cả mọi chúng sanh. 


Đức Phật do dự trước khi chuyển bánh xe Pháp 


Chuyên Pháp Luân là chuyển bánh xe Pháp, tức là truyền bá cho thế gian biết 
vê đạo Pháp mà Phật đã chứng ngộ. Ngôi tĩnh tọa dưới gôc cây Bồ đê, sau khi 
đã chứng quả giác ngộ vô thượng, Đức Phật có suy nghĩ như sau: 


"Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, 
cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người có trí mới hiểu thấu. Còn quần 
chúng nầy thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng 
ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý 'duyên 
khởi ra các pháp' (Paticcasamuppada): sự kiện nầy thật khó thấy, tức là sự tịnh 
chỉ tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niết bàn. 
Nếu nay Ta thuyết pháp thì các người khác không hiểu Ta, thời như vậy thật 
khô não cho Ta, như vậy thật bực mình cho Ta”. 


Nhưng rồi Đức Phật nhìn quanh một lượt khắp thế gian với con mắt trí tuệ và 
suy nghĩ răng: 


"... Có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi 
căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một SỐ 
ít thấy sự nguy hiểm phải tái sinh ở thế giới khác và sự nguy hiểm làm những 
hành động lỗi lầm. Như trong hồ sen xanh, hồ sen hông, hay hồ sen trắng, 
sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vươn lên khỏi mặt nước, được 
nuôi dưỡng dưới nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh 
ra dưới nước, lớn lên đưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước thắm 
ướt. Cũng vậy, nầy các Tỳ kheo, với Phật nhãn, Ta thấy có hạng chúng sanh 
ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện 
tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải 
tái sanh ở thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và 
nầy các Tỳ kheo, Ta nói lên bài kệ sau đây: 


"Cửa bất tử rộng mở 
Cho những ai chịu nghe 
Hãy từ bỏ tin tâm 


1561 


Không chính xác của mình." 


Rồi Đức Phật quyết định sẽ gióng lên tiếng trống của Pháp, sẽ chuyển bánh 
xe Pháp, sẽ tuyên bố với thế gian, với loài người và loài Trời, con đường đạo 
cứu khổ và diệt khổ, con đường đạo dẫn tới cõi bất tử, cõi Niết Bàn. Thế là 
bánh xe Pháp bắt đầu chuyển. 


Đức Phật giảng Pháp đầu tiên tại Vườn Nai, gần thành Ba La 
Nại (Benares) 


Như đã nói trên, năm tu sĩ, bạn đồng tu của Thái tử, ở Uruvela, nay vẫn tiếp 
tục tu khổ hạnh ở vườn Nai gần thành phố Benares. Họ rời bỏ Thái tử, vì họ 
tưởng rằng Thái tử đã thoái chí, giữa đường bỏ cuộc. Nhưng thực ra, sau 6 
năm tu khổ hạnh, Thái Tử đã thực nghiệm và thấy rõ tất cả sự vô ích và vô lý 
của lối tu khổ hạnh, ép xác chỉ làm con người suy yêu về thân xác, mệt mỏi 
về tinh thần. Và Thái tử ở lại một mình, kiên trì, phấn đấu và cuối cùng đã 
giác ngộ, thành Phật dưới gốc cây Bỏ đề. 


Sau khi đã quyết định truyền bá đạo lý cứu khô cho thế gian, vì lòng thương 
xót loài người và loài trời, Đức Phật nghĩ ngay tới 2 vị thầy cũ của mình là 
Alara Kalama và Uddaka Ramaputta, nhưng cả 2 ông này đều đã qua đời cách 
đây không lâu. Với Phật nhãn, Đức Phật thấy năm người bạn đồng tu xưa kia 
của mình đang ở tại vườn Nai gần Benares và quyết định họ sẽ là những người 
đầu tiên được nghe giáo pháp của Ngài. 


Rồi Đức Phật lên đường đi Benares. Tại đây, ở vườn Nai gần Benares, Đức 
Phật thuyết pháp lần đầu tiên cho 5 người bạn đồng tu ngày trước của mình. 
Sự kiện đáng ghi nhớ này diễn ra vào một ngày trăng rằm, đúng hai tháng sau 
Đức Phật thành đạo. Sau nầy, nó được biều trưng một cái bánh xe, có 2 con 
nai nâng đỡ hai bên. 

Hai con nai biểu trưng cho địa điểm thuyết pháp, Vườn Nai, cũng gọi là Lộc 
Uyên. Bánh xe - Dhammacakka - tức là bánh xe Pháp, sách Hán dịch là Pháp 


luân. Cả đầu đề bài kinh là Dhammacakkappavattana, có nghĩa là "chuyển 
bánh xe Pháp ”. 


Nội dung Kinh Chuyến Bánh Xe Pháp 


1562 


Trong bài kinh này, Đức Phật mở đầu bằng lời khuyên các tu sĩ không nên 
mắc vào hai cực đoan: một cực đoan là đam mê thú vui nhục dục thế gian, 
thực ra chỉ là những cái tầm thường, nhất thời, ngăn cản mọi tiễn bộ tâm lính. 
Một cực đoan thứ hai là khổ hạnh, ép xác vì nó làm mệt mỏi tinh thần, mê mờ 
trí tuệ, do đó cũng có hại, vô ích. Đức Phật khuyến cáo nên rời bỏ hai cực 
đoan trên, và theo con đường Trung Đạo dẫn tới cuộc sống thanh tịnh, trí tuệ 
sáng suốt và giải thoát tối hậu. Đó là con đường đạo tám nhánh nỗi tiếng, sách 
Hán thường dịch là Bát Chánh Đạo: 


Chánh trí kiến: Thấy biết chân chánh. 
Chánh tư duy: Suy nghĩ chân chánh, ý chí chân chánh. 


Chánh ngữ: Nói năng chân chánh, tức là không nói dôi, không nói ác, không 
nói chia rẽ, không nói lời vô nghĩa. 


Chánh nghiệp: Hành động chân chánh, tức là không sát sanh, không lấy của 
không cho, không tà hạnh, không rượu chè. 


Chánh mạng: Sinh sông bằng nghề chân chánh, không phải băng nghề bất 
lương, như buôn bán lừa đảo, buôn vũ khí và thuôc độc, buôn bán nô tỳ... 


Chánh tỉnh tấn: Siêng năng chân chánh, diệt bỏ điều bất thiện, làm mọi điều 
tốt lành. 


Chánh niệm: Nghĩ nhớ chân chánh, không nghĩ nhớ điêu tà vạy, ác xâu, mê 
lầm. 


Chánh định: Tập trung tư tưởng chân chánh, không để tư tưởng tán loạn, 
chạy theo dục vọng. 


Con đường tám nhánh là con đường đạo chân chánh, dẫn tới chấm dứt mọi 
đau khô, phát khởi trí tuệ, đưa đên Niệt bàn, là sự giải thoát vĩnh viên khỏi 
vòng sông chêt luân hôi, là sự thanh tịnh tuyệt đôi và an lạc tuyệt đôi. 


Trong bài thuyết pháp đầu tiên này, Đức Phật giảng về bốn chân lý cao cả, 
cũng gọi là bốn chân lý Thánh, bởi vì chúng được phát hiện và tuyên thuyết 
bởi bậc thánh vĩ đại nhất là Đức Phật. Đó là chân lý về sự khổ (sách Hán gọi 
là Khổ đế), chân lý về nguyên nhân của khổ (Tập đế), chân lý về diệt khổ 
(Diệt để), chân lý về con đường đạo diệt khổ (Đạo để). 


1563 


Nghe xong bài thuyết pháp này, và một bài thứ hai có đầu đề "Anattalakkhana 
sutfa", bàn vê thuyết vô ngã (không có cái Ta), năm vị tu sĩ ở vườn Lộc Uyên 
được giác ngộ và không bao lâu trở thành A la hán. 


Đoàn Tăng sĩ thuyết pháp đầu tiên 


Bấy giờ, Đức Phật có sáu mươi đệ tử đều là A la hán. Ngài quyết định phái họ 
đi khắp nơi đê truyên bá chánh pháp. Trước khi họ lên đường, Đức Phật đã 
động viên họ với lời lẽ như sau: 


"Hỡõi các Tỳ kheo, Ta đã được giải thoát khỏi mọi ràng buộc thế gian và xuất 
thế gian". 


"Các ngươi cũng vậy, hỡi các Tỳ kheo, cũng đã được giải thoát khỏi mọi ràng 
buộc thê gian và xuât thê gian". 


"Hãy đi! Hỡi các Tỳ kheo, vì lợi lạc của SỐ đông, vì hạnh phúc của SỐ đông, 
vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của loài Trời và loài 
người. Các người hãy đi, nhưng đừng đi hai người cùng một hướng. Hãy 
truyền bá đạo pháp, hỡi các Tỳ kheo. Đạo pháp toàn thiện, ở phần đầu, phần 
giữa cũng như phân cuối, cả trong ý tứ và lời văn, hãy tuyên bố về cuộc sống 
Thánh, toàn thiện và thanh tịnh..." 


Đức Phật về thăm gia đình 


Thân phụ Đức Phật, vua Suddhodana bây giờ đã già yếu, nghe tin Đức Phật 
thành đạo và đang thuyết pháp ở thành Rajagaha (Vương Xá), vua rất nóng 
lòng được gặp lại con. Vua liền phái sứ giả đến Rajagaha (Vương xá), thỉnh 
cầu Đức Phật trở về thăm có đô và gia đình. Nhưng các sứ giả của Vua, đến 
Vương xá, đuợc nghe Phật thuyết pháp, đều xin xuất gia làm Tỳ kheo và chứng 
quả A la hán. 


VỊ sứ giả thứ mười là Kaludayl, vốn là người bạn thân cũ của Đức Phật, lúc 
Ngài cón là Thái tử. Ông này đến Vương xá, nghe Phật nói pháp, cũng xin 
xuất gia và không bao lâu chứng quả A la hán như chín vị sứ giả trước, 
Kaludayi không quên chuyền tới Đức Phật lời phụ vương mời Đức Phật về 
thăm gia đình. Đức Phật nhận lời, lên đường cùng với đông đảo đệ tử. 


Đức Phật và Phụ vương Suddhodana 


1564 


Đức Phật và các đệ tử của Ngài được vua Suddhodana, quần thần và dân chúng 
đón tiếp rất long trọng. Được nghe Đức Phật thuyết pháp, vua chứng ngay Sơ 
quả (Tư đà hoàn). Khi nghe bài thuyết pháp thứ hai, nhà vua chứng quả Thánh 
thứ hai, Sakkadagami (Tư đà hàm), còn bả dì PaJapatI Gotami thì chứng Sơ 
quả (Sotapana - Tu đà hoàn). Lần thứ ba, Đức Phật giảng kinh Dhammapala 
Jataka cho vua cha, và vua cha chứng quả Thánh thứ ba (Anagami - A na 
hàm). Sách kế rằng, sau nầy, trên giừơng bệnh, vua cha lại được Đức Phật về 
thăm và giảng pháp. Lần nghe pháp cuối cùng này, vua chứng quả A la hán. 
Và sau bảy ngày tận hưởng lạc thú giải thoát, vua qua đời vào năm Đức Phật 
tròn 40 tuổi. 


Đức Phật tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn 


Đức Phật năm nay tròn 80 tuổi. Ngài nhận định sự nghiệp thuyết pháp, giáo 
hóa độ sanh của Ngài đã hoàn thành. Thời điểm đã đến đề Ngài nhập Niết bàn. 
Trên đường đi Kusinara, khi Đức Phật dừng chân tại Vaisali, ở Tình Xá 
Capala, Ngài đã tuyên bố với tôn giả Ananda là ba tháng nữa, Ngài sẽ nhập 
Niết bàn. Ngài không chấp nhận lời yêu cầu của Ananda, xin Ngài sống thêm 
một kiếp nữa, vì hạnh phúc, vì an lạc của chúng sanh. Đức Phật giảng cho ông 
Ananda về tính vô thường của mọi sự vật trên thế gian này, và bảo ông Ananda 
tập hợp chúng Tỳ kheo ở Vaisali lại ở Tịnh Xá Mahavana, để nghe Phật thuyết 
pháp. 


Rồi Đức Phật nói với chúng Tỳ kheo những lời lẽ như sau: "Này các Tỳ kheol 
Mọi pháp đều vô thường. Hãy siêng năng phấn đấu. Như Lai sắp nhập Niết 
bàn. Từ nay trong vòng 3 tháng nữa, Như Lai sẽ nhập Niết bàn. Tuôi Ta đã 
già, cuộc sông con người ngăn ngủi. Ta sẽ vĩnh biệt các người. Hãy tính tấn, 
chánh niệm tỉnh giác và sống đạo đức. Người nào sống không phóng dật trong 
giới luật, người đó sẽ được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi và chấm dứt mọi 
đau khổ", 


Buỗi ăn cuối cùng của Đức Phật 
Từ Vaisali, Đức Phật cùng với tôn giả Ananda và chúng Tỳ kheo lên đường 
đi Kusinara. Dọc đường, Đức Phật cùng chúng Tăng dừng lại ở nhiêu nơi, tiêp 


xúc với dân chúng, thuyêt pháp độ sanh. 


Ở Pava, người thợ rèn Cunda (Thuần Đà) thết tiệc trai Đức Phật và chúng 
Tăng. Cunda chuân bị riêng cho Đức Phật một món ăn đặc biệt, gọi là 


1565 


sukaramaddava. Đức Phật khuyên Cunda dành riêng đĩa thức ăn đó cho Đức 
Phật, và phân còn lại của dĩa phải đem chôn đi. Và nói: "Chỉ có Như Lai mới 
ăn và tiêu hóa được thức ăn này mà thôi". 


Ăn xong, Đức Phật bị kiết ly nặng. Ngài tuy mệt nhưng vẫn giữ tinh thần bình 
thản và quyết định lại lên đường đi Kusinara, cách Pava khoảng 6 dặm. Đức 
Phật tăm lần cuối cùng ở sông Kakutthi, và sau khi nghỉ một lát, Ngài nói với 
Đại đức Ananda: "Có thể có người trách Cunda về bữa cơm cuối cùng dọn 
cho Ta, vì sau bữa ăn đó Ta sẽ nhập Niết bàn, và Cunda có thê ăn năn hối hận. 
Nhà ngươi cần nói cho Cunda biết rằng, có hai bữa ăn cúng dường cho Như 
Lai, đem lại công đức lớn nhất cho người cúng dường. Đó là bữa ăn cúng 
dường Như Lai trước giờ Như Lai thành đạo và bữa ăn cúng dường Như Lai 
trước giờ Như Lai nhập Niết bàn. Hãy nói cho Cunda biết rằng, nhờ đã cúng 
dường Như Lai bữa ăn cuối cùng trước khi Như Lai nhập Niết bàn, Cunda 
được phúc đức lớn, quả báo lớn, nhờ đó mà Cunda được thọ mạng lâu dài, tái 
sanh ở cõi lành, giàu có, tiếng tăm, được sanh lên cõi trời và có quyền lực lớn. 
Này Ananda, ngươi hãy nói như vậy để loại bỏ mọi nỗi ân hận của Cunda, nêu 


41! 


co. 


Nói xong, Đức Phật đên vườn cây Sala ở Kusimnara, nơi có bộ tộc Mallas ở, và 
bảo Đại đức Ananda chuân bị chỗ năm, đê Đức Phật yên nghỉ, đâu hướng Băc, 
năm nghiêng mình, chân phải đê trên chân trái, bình thản, tỉnh táo. 


Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật 


Đức Phật thấy Đại đức Ananda buồn khóc, bèn thân mật an ủi, tán thán đức 
hạnh của Đại đức Ananda như là một thị giả, một đệ tử kiểu mẫu, và khích lệ 
Đại đức phấn đấu tinh tắn để sớm được giải thoát, trở thành A la hán. Sau đó, 
Đức Phật nói với Đại đức Ananda đi báo cho dân chúng Mallas biết là Như 
Lai sắp nhập Niết bàn vào canh cuối đêm nay tại rừng cây Sala. 


Được tin đông đảo dân chúng Mallas, đàn ông, đàn bà, người già, thanh niên, 
trẻ con tấp nập kéo đến rừng cây Sala bày tỏ lòng tôn kính, thương tiếc và 
vĩnh biệt Đức Phật lần cuối cùng. Sau đây là những lời dặn của Đức Phật với 
chúng đệ tử, trước khi ngài nhập Niết bản. 


"Này Ananda, có thê các ngươi nghĩ răng: Chỉ còn lại giáo phái cao cả mả 
không còn bậc Đạo sư, chúng ta không còn có bậc Đạo sư nữa. Không! 


1566 


Ananda, các ngươi không được nghĩ như vậy, Pháp và Luật mà ta đã dạy, 
tuyên bô sẽ là đạo sư của các ngươi, sau khi Ta nhập Niệt bàn." 


"Này Ananda, Tăng chúng nếu muốn, có thê bỏ các giới luật phụ và nhỏ, sau 
khi Ta nhập Niết bàn”. 


"Này các đệ tử của Ta, nếu các ngươi còn có nghi ngờ gì về Phật, Pháp, Tăng 
hay về con đường đạo, về phương pháp thì hãy hỏi Ta, đừng đê sau này hôi 
tiệc, nghĩ răng, đôi diện với Như Lai mà không hỏi được Như Lai câu nào!" 


Đức Phật nói xong, chúng đệ tử đều im lặng, Đức Phật hỏi tới ba lần, chúng 
đệ tử đêu 1m lặng. 


Đức Phật nói: "Có thể vì các ngươi tôn trọng bậc đạo sư mà không đặt câu hỏi 
chăng? Thì hãy đê một người nói thay vậy”. Một lần nữa, chúng đệ tử vân im 
lặng. 


Đại đức Ananda bạch Phật rằng: "Tuyệt vời thay! Hy hữu thay! Thưa đức Thế 
Tôn. Trong hàng đệ tử chúng con ở đây, không có một người nào nghĩ ngờ và 
thắc mặc gì đôi với Phật, Pháp, Tăng, con đường đạo và phương pháp". 


Đức Phật nói: "Này Ananda, nhà ngươi nói vì niềm tin đối với Như Lai, Như 
Lai biết rõ là, trong chúng đệ tử có mặt tại đây, không có người nào còn nghi 
ngờ thắc mắc đối với Pháp, Tăng, con đường đạo và phương pháp. Trong số 
năm trăm đệ tử này, này Ananda, , Người kém nhất cũng đã chứng gUẾ Dự Lưu, 

không còn thoái chuyển nữa, cuối cùng chắc chắn sẽ được giác ngộ". 


Câu nói cuối cùng của Đức Phật là: "Hỡi các đệ tử, Ta khích lệ các người, mọi 
pháp hữu vi đều biến hoại. Hãy tích cực phần đâu!". ". Thế rồi đức Thế Tôn 1m 
lặng. Ngài lặng lẽ nhập định, tuần tự trải qua các cấp thiền từ thấp tới cao, rồi 
cuối cùng chủ động nhập Niết bàn. 


Lễ Trà tỳ và sự phân chia xá lợi của Phật 


Thi hài Đức Phật được dân chúng Mallas trân trọng đưa tới Makutabandhana, 
và để ở đó bảy ngày trước khi tổ chức lễ trà tỳ chính thức (hỏa táng). Tôn giả 
Maha Kassapa cũng về đây để đảnh lễ vĩnh biệt Đức Phật lần cuối cùng và 
chủ trì lễ hỏa táng. Sau lễ trà tỳ, dân chúng Mallas thu thập xá lợi để cúng 
dường. Các nước lân cận và nhất là vua Ajatasattu cũng đòi một phần Xá lợi. 


1567 


Vì ban đầu dân chúng Mallas không chịu, cho nên có nguy cơ bùng nỗ một 
cuộc chiến tranh xung quanh việc phân chia xá lợi. Nhưng cuối cùng, các bên 
cũng thỏa thuận được với nhau là xá lợi Phật chia làm tám phần, phân phối 
cho dân chúng Mallas, vua AJatasattu xứ Magadha, bộ tộc LiechavI ở VaIsall, 
bộ tộc Sakya ở Kapitavastu, bộ tộc Bulaka ở Calakalna, bộ tộc Krandya ở 
Ramagrama, những người Bà la môn ở Visudvipa, những người Mallas ở 
Pava. 


Bà la môn Dona, người tô chức thành công việc phân chia Xá lợi, dành lấy 
cho mình cái bình đựng Xá Lợi. Những người Maurya ở Pipphalirana, vì đến 
chậm, chỉ nhận được tro còn lại của giàn hỏa. Các bên được phân chia Xá Lợi, 
đều xây tháp ở quốc gia mình để cúng dường. Như vậy, có tất cả 10 tháp: tám 
tháp đựng Xá Lợi của Phật, một tháp xây trên bình chứa Xá Lợi, và một tháp 
thờ tro của giản hỏa. 

(Tỳ kheo Thích Minh Châu) 


Siddhis magic power - nhận thức thân thông - are spiritual, magical, 
paranormail, or supernatural powers acquired through sadhana (spiritual 
practices), such as meditation and yoga. People who have attained this state 
are formally known as siddhas. 


Siddhis — the collectiIve unconscIous that 1t 1s at this level that extrasensory 
pOWers operate. Such powers, whether 1nvolving telepathy 
(receipt of other peopleˆs thoughts), clairvoyance (receipt of 1infor- 
mation about the environment) or precogmifion (receIpt of Inform- 
atlon about the future), do not function throueh normal conscIous 
channels...Laboratory research, in addition to the spontaneous 
experiences of everyday life, indicates the exIstence of these extra- 
sensory powers, but tell us little about the process 1nvolved or how 
to train them (1.e. walking on water, flying, 1nvIsIbility...). 


THÂN THÔNG VÀ NGOẠI CẢM 
Phật giáo đề cập đến khái niệm thần thông tức những năng lực đặc biệt, mà 
theo ngôn ngữ ngày nay, một phần trong sô đó được hiểu đồng nghĩa với ngoại 


cảm. Sáu phép thần thông được kinh điển đạo Phật mô tả bao gồm: 


(1) Thiên nhãn thông tức khả năng nhìn thâm thấu của con mắt mà không lệ 
thuộc vào con mắt giác quan thông thường; 


1568 


(2) Thiên nhĩ thông tức năng lực nghe các âm thanh đặc biệt không bị giới hạn 
bởi thời gian hay không gian vật lý; 


(3) Thần túc thông - năng lực khinh thân độn thổ, thần biến bằng nhiều hình 
dạng ở nơi này và nơi khác; 

(4) Túc mạng thông tức năng lực nắm bắt được vận mệnh của con người từ 
đại cương đên chi tiết, diễn ra trong đời quá khứ dựa trên qui luật nhân quả 


của bản thân và những người khác; 


(Š) Tha tâm thông tức năng lực thấu rõ tâm trạng, cảm xúc và nhận thức thầm 
kín của người khác; và 


(6) Lậu tận thông tức năng lực và tuệ giác nhìn thấy tất cả khổ đau được nhỗ 
tận gốc rễ khỏi cảm xúc, nhận thức, thân và tâm, đời sống và sinh hoạt. 


So với sáu thần thông vừa nêu, ngoại cảm liên hệ đến hai năng lực nhìn thâm 
thấu (thấu thị) và nghe thẩm thấu (thấu thính). Cái nhìn thâm thấu giúp nhà 
ngoại cảm có thể nhìn xuyên dưới lòng đất, đoán biết, hoặc chỉ vẽ sơ đồ ở một 
nơi rất xa đến hàng trăm cây số mà họ chưa từng đặt chân tới bao giờ. Thế 
nhưng các mô tả đó lại chính xác đên từng chi tiệt, sự kiện, dữ liệu diễn ra 
trong quá khứ và có mặt ở hiện tại. Năng lực thâm thâu đặc biệt này được các 
nhà khoa học gọi là con mặt thứ ba, và kinh điên đạo Phật gọi đó là Thiên 
nhãn thông. 

Sleve — cái sàng 

Sift - giần, sang 

Similitude - giống, tương tự, đồng dạng 

Sinew - bắp thịt, gân guốc 

Sinister - điều xấu, độc ác, đây sát khí 

Skew — nghiêng, xiên, lệch 


Skittish - bất kham, khó điều khiển 


Slander — vu không, vu cáo 


1569 


Slant — xiên, nghiêng 

Slate — đá phiến 

Sleuth — chó săn đánh hơi 

Slipshod - bất cần 

Slit - đường vạch, khe hở 

Sliver - mảnh vụn, mảnh bom, mảnh đạn 
Slough — vũng bùn, đầm lầy 

Slovenliness - tính lười biếng 

Sluggish - chậm chạp, không nhanh nhẹn, không hoạt bát 
Sluice - cửa cống, lượng nước ở cửa cống 
Slumbering - ngủ say 

Slut — người đàn bà bần thỉu, dâm đảng 

Smack - vị thoang thoảng, mùi dìu dịu 

Smugly - thiển cận tự mãn 

Snatch - vô lấy, năm lấy 

Snifter - hớp rượu, cốc nhỏ đề uống rượu mạnh 
Snippet - mảnh vụn cắt ra 

Snobbery -— tính trưởng giả, học làm sang 
Snobbish - kẻ hợm hỉnh, có thái độ trưởng giả 


Sober - điều độ, đúng mức, không say sưa 


1570 


Sodomy - sự giao hợp giữa đàn ông với nhau 
SoJourn - tạm trú, lưu lại tạm thời 
Solace — console = relief = an ủ1, khuây khoả 


Solstice - điểm tương ứng mặt trời ở xa xích đạo (Điểm tương ứng xuân, 
thu) 
Soma, Bhikkhuni - Nữ tôn giả Soma 


Soma, Bhikkhuni was born at RaJagaha as the daughter of the purohifa of King 
Bimbisara. When advanced In years she became a lay disciple. Afterwards she 
entered the order of the bhikkhunis. She performed exercIses of Insight and 
within a short time won Arahantship. Mara tried 1n vann to divert her from this 
path. From the Samyutta Nikaya we learn that Mara came to her and said, 
“What ¡s to be obtained by the Rishis, you are, with slighf† wisdom, frying 1o 
have 1t. That which 1s dựƒƒNcuÌt to be obtained by greaf sages, you being a silly 
wørnan, wanf fo have. ” She replied: ” ]ƒ my mind is steqdƒfast, Ï musf dcquire 
1Í, ty wornanly nafure will not prevenf me ƒrom qcquiring ïf." Mara then left 
her. 


Nữ tôn giả Soma, khi chưa xuất gia là một ngưòi mẹ đảm đan, thất vọng, 
chán chường. Sau khi gia nhập Ni đoàn, nữ tôn giả đã tu tập tinh tấn, đoạn trừ 
tất cả lậu hoặc trong tâm và được ca ngợi là vị Ni có thắng hạnh Tinh Tấn đệ 
nhất trong Ni đoàn. 


Soma Sutta: Soma 
(translated from the Pali by Bhikkhu Bodhi) 


Setting at Savatthi. Then, In the morning, the bhikkhuni Soma dressed and, 
taking bowl and robe, entered Savatthi for alms. When she had walked for 
alms In Savatthi and had returned from her alms round, after her meal she 
went to the Blind Men's Grove for the day s abiding. Having plunged 1nto the 
Blind Men's Grove, she sat down at the foot of a tree for the day 's abiding. 


Then Mara the Evil One, desiring to arouse fear, trepidation, and terror 1n the 


bhikkhuni: Soma, desiring to make her fall away from concentration, 
approached her and addressed her In verse: 


1571 


That state so hard to achieve 
Which is to be qffained by the seers, 
Can † be aftained by a woman 
With her two-ƒtngered wisdom. 


Then 1t occurred to the bhikkhunI Soma: "Now who 1s this that recited the 
verse - a human beIng or a non-human being?” Then 1t occurred to her: “This 
1S Mara the Evil One, who has recited the verse desiring to arouse fear, 
trepidation, and terror In me, desiing to make me fall away from 
concentration." 


Then the bhikkhuni Soma, having understood, “”This 1s Mara the Evil One,” 
replied to him In verses: 


What does wornanhood mafter at all 
When the mỉnd ïs concentrated well, 
When knowledge fÏows on steadily 
As one sees correctly tmío Dhamưữmna. 
One to whorm tí mmighf 0ccur, 
'Ứm a worman ' or 'Ï mm a man ' 
ÓOr 'In anything at qll" - 
ks fit for Mara to address. 
Then Mara the Evil One, realizing, “The bhikkhunIi Soma knows me,” sad and 
disappointed, disappeared right there. 


Ty-kheo Ñi Nguyệt Tỉnh (Soma) 


Tỳ-kheo Ni Nguyệt Tĩnh vốn là một bà mẹ thất vọng tràn trề của lũ trẻ. Khi 
gia nhập Ni đoàn, cô đã phải đấu tranh quyết liệt để có thê loại trừ những ràng 
buộc vê tình cảm. cuối cùng, cô đã được công nhận là vị Tỳ-kheo Ni thắng 
hạnh tinh tắn đệ nhất. Như có một định kiến chung trong nhiều nên văn hóa 
và xã hội, người phụ nữ luôn bị xem là không phù hợp với đời sống tâm linh. 
Đáng tiếc thay, niềm tin vô căn cứ ấy lại được lan rộng đến nôi khó mà tây 
bỏ. Cũng chính vì vậy, khi Nguyệt Tĩnh từ bỏ cuộc sông trần tục, cô đã bị Ác 
ma thử thách. Cách cô thể hiện khi chế ngự sự quây rối của Ác ma trong tình 
huống nảy quả là một câu chuyện kỳ thú. Khi thấy cô đi đến một nơi thanh 
tịnh để thiền định, Ác ma đã xuất hiện và nói: 


Cảnh giới khó chứng đạt, 
Chỉ bật trí đền được, 


1572 


Trí nữ nhân tâm thường, 
Không thê nào đạt được. 


Người ta có thê tự thắc mắc liệu Ác ma là một loài hữu tình hiện hữu với tính 
tình quỷ quyết, tinh quái hay đó chính là vọng tưởng điên đảo trong tiềm thức 
của Nguyệt Tĩnh với những văn hóa đã lan tỏa và ăn sâu trong con người và 
cuộc sống của cô.. Dù cách nào đi nữa, là bậc trí giả luôn tỉnh thức và chánh 
niệm trong từng sát na, cô có đủ khả năng. để ứng phó một cách hiệu quả 
những thách thức của Ác ma và giáo huấn bằng bài kệ sau đây: 


Nữ nhân thì đã sao 
Một khi tâm chánh niệm 
Một khi trí kiên định 
Người ấy ngộ chánh pháp 
Khi một người còn nghĩ, 
Ta là nữ, là nam, 
Hay ta là gì khác ?” 
Ác ma ngươi xuất hiện. 


Khi nghe những lời đối đáp này. Ác ma nhận thấy “Tỳ-kheo Ni Nguyệt Tinh 

đã nhận ra mình.” Chán nản và thất vọng, Ác ma biến mắt ngay tức khắc! 
--0O0--- 

Somnambulistic — sleep-walk = mộng du 


SƠN - Female Disciples of Lord Buddha 


There was a housewife In Savatthi who had ten children. She was always 
occupled with giving bìrth, nursing, upbringing, educating and arranging 
marriages for her children. Her children were her whole life. She was therefore 
known as “Sona with many children. " 


She was rather like Migaras mother of the same city, though the latter had 
twenty children. We may find such an abundance of offspring 1n one family 
somewhat strange today. However, this was not uncommon 1n Asia and even 
1n some parts of the West. 


Sonas husband was a lay follower of the Buddha. After having practiced 
moral conduct according to the precepts for several years while living the 
household life, he decided that the time had come to enter Into the holy life, 
and so he became a monk. It was not easy for Sona to accept this decision, yet 


ln Ợ, 


she did not waste her time with regrets and sorrow, but decided to live a more 
relipIously dedicated life. She called her ten children and their husbands and 
WIves together, turned her considerable wealth over to them, and asked them 
only for support for her necessitles. For a while all went well. She had 
sufficIenf support and could spend her time 1n religIous actIV1fIes. 


But soon 1t happened that the old woman became a burden to her children and 
children-in-law. They had not been 1n agreement with their father s decIsion, 
and even less did they agree with their mother's devout attitude and relig1Ious 
speech. Indeed, they thought of their parents as foolish because they would 
not 1ndulge In the pleasures their wealth could purchase. They considered theIr 
parents mentally unstable, religious fanatics; this attiItude made them despIse 
their mother. 


They quickly forgot that they owed all their riches to theIr mother, that she 
had lavished many years of care and attention on them. Looking only at the 
present moment, they considered the old woman a nuisance. The words of the 
Buddha, that a grateful person 1s as rare In the world as one who becomes a 
Noble One, proved true agaIn 1n this case. 


The Increasing disdain by her children was an even gøreater paIn for Sona than 
the separation from her husband. She became aware that waves of bitterness 
arose 1n her, that reproaches and accusatlons Intermingled. She realized that 
what she had taken to be selfless love, pure mother's love, was 1n reality self 
love, coupled with expectatlons. She had been relying on her children 
completely and had been convinced that she would be supported by them 1n 
her old age as a tribute to her long years of solicitude for them, that gratitude, 
appreclation and participation In their affairs would be her reward. Had she 
not looked at her children as an 1nvestment then, as an Iinsurance agaInst the 
fear and loneliness of old age? In this manner, she Investigated her motIives 
and found the truth of the Enlightened One's words In herself. Namely, that 1t 
Was a woman's way not to rely on possesslons, power and abilities, but solely 
on her children, while 1t was the way of the ascetic to rely on virtue alone. 


Her reflections brought her to the decIslon to enter the Order of Nuns so that 
she could develop the qualitles of selfless love and virtue. Why should she 
remann In her home where she was only reluctantly accepted? She looked upon 
the household life as a gray existence and pictured that of a nun as brilliant, 
and so was ready to follow her husband's path. She became a nun, a Bhikkhuni 
1n the order of the Buddha's followers. 


1574 


But after a while she realized that she had taken her self-love along. The other 
nuns crifIcized her behavior in many small matters. She had entered the 
Sangha as an old woman and had dozens of habits and peculiarities which 
were obstacles 1n this new environmen(. She was used to doïng things In a 
certain way, and the other nuns did them differently. 


Sona soon realized that It was not easy to reach noble attainments, and that 
the Order of Nuns was not the paradise she had envisloned as Just as she had 
not found security with her children. She also understood that she was still 
held fast by her womanly limitations. It was not enouph that her weaknesses 
were abhorrent to her, and that she was longing for more masculine traits. She 
also had to know what to do to effect the change. She accepted the fact that 
she had to make tremendous efforts, not only because she was already 
advancced In years, but also because until now she had only cultivated female 
virtues. The masculine characteristics which she was lacking were energy and 
cIrcumspecftion. Sona did not become discouraged, nor thought of the Path as 
too difficult. She had the same sincerity and steadfastness as her sister-nun- 
Soma, who said: 


What's tt to do with a wornan 's sfafe 
When the rmind, well-composed 
with knowledge qƒter knowledge born, 
sees Inío Perƒect Dharma clear? 
For who, tndeed, conceives tt thus: 
A wormman am Ì, q man am Ï, 
or what, then indeed, am I2 
Such a one can Mara still address. 


It became clear to Sona that she had to develop courage and strength to wIn 
victory over her willfulness and her credulity. She realized that It was 
necessary to practice mindfulness and self-observation, and to 1mplant Into 
her memory those teachings which could be at her disposal when needed to 
counteract her emotions. 


What use would be all knowledge and vows 1f she were carrled away by her 
emotions, and her memory fail her when 1t was most needed? These were the 
reasons which strengthened Sona's determination and wIll-power to learn the 
Buddha's discourses. Through many a night thereby she attained the ability to 
memorIze them. Furthermore, she took paIns to serve her sIster-nuns In a 
loving way and to apply the teachings constantly. After having practiced 1n 


1575 


this way for some time, she attained not only the assurance of non-returner, 
but became an arahant, fully-enlightened, a state she had hardly dared to hope 
for In this lifetime. 


It happened without any specIal cIrcumstances to herald it. After she had made 
a whole-hearted commitment to perfect those abilities which she lacked, no 
matter what the cost, she drew nearer to her goal day by day. One day she was 
liberated from the very last fetter. The Buddha said about her that she was 
foremost of the nuns who had energetIC couraøe. 


In the "Verses of the Elder Nuns”" she descrIbes her lIfe In five verses: 


Ten children having borne 
Jrom this bodily congeries, 
s0 l now weqdk and old, 
approached a BhikkhUH. 

The Dharma she tqughf me 
groups, sense-spheres and elerments, [*] 
Lheard the Dharma, 
and haying shaved my hai, went ƒorth. 


While sHll a probationer 
Ipurjficd the eye divme; 
Former lives I knew, 
and where I lived beƒore. 


One-poimted, well-composed, 
the Signless [**] I developed, 

Iữ mmediately released, 
unchngrng now and quenched! 
Knowing the fIve groups well, 

they stHll exist; but with thelr roofs rernmoved. 
UnmovaHle am Ì, 
on a stable bqsis sure, 
now rebirth 1s nO IHOF€. 


*[The five øroups (or agøregates), the twelve sense spheres and the eighteen 
elemens. | 

**[One of the three gates to freedom the other two being the Desireless and 
Emptiness. | 


1576 


Sonas sister-nuns, who had formerly been her severe criftics, and who had 
thought that because of her age she would not be able to change, now 
apolog1zed to her sincerely and endeavored to follow her good example. 


Buddhist Publication SocIety. Access to Insight edition. Courtesy of 
“Hellmuth Hecker” 
-—-0Oo--- 
SONA - CHUYỆN ĐỜI THÁNH NI SONA 


Đề khích lệ những người cư sĩ thiếu tự tin có mặc cảm mình là thân nữ, hoặc 
đã lớn tuổi hay ít học rồi không dám tin vào khả năng bản thân đề có thể dốc 
sức tu tập TUỆ QUÁẢN, ngài KAVI thường kể lại câu chuyện đời của thánh ni 
SƠNA như một tấm gương sáng cho mọi người nhìn vào đó mà soi mình. 
Kinh kế rằng SONA vốn là một tiêu thư giàu có, lấy chồng và sanh được 10 
người con trai. Chồng nàng một hôm đi chùa nghe Phật thuyết pháp đã phát 
tâm lìa bỏ thế tục, vào xin Phật cho xuất gia. SONA còn lại một mình phải 
nuôi 10 đứa con khôn lớn. Điều phũ phàng cho nàng là khi SONA đã 60 tuôi, 
tất cả tài sản đã được chia đều cho các con thì họ lại trở mặt, không ai muốn 
phải tốn công chăm sóc mẹ già . Họ đùn đây nhau, cuối cùng vì tự ái mà cũng 
là lòng tự trọng, bả lão SONA quyết không nhờ cậy con cái nữa và sông lang 
thang như một người vô gia cư. Do duyên lành đây đưa, bà nhớ lại con đường 
chồng mình đang đi và quyết định ghé đến một ni viện xin xuất gia như để tìm 
một chỗ náu thân cuối đời. 


Các tỳ kheo ni phàm phu có lòng khinh rẽ bà là người không tài sản, xuất thân 
mơ hô, lại già yếu nên trong đối xử có phần bạc đãi. Họ bắt bà làm toàn việc 
nặng nhọc, dơ dáy và không cho tham dự lễ lộc ở bất cứ đâu, phải sống ru rú 
trong hậu viện đề làm việc. 


Hôm đó ni chúng được mời đi trai tăng ở nhà cư sĩ, và cũng như bao lần khác 
họ bắt bà SONA phải ở lại nhà chuẩn bị nước nóng cho họ về tắm rửa. Tuổi 
già di chuyển khó khăn, bà loay hoay thế nào rồi bị trượt té trong nhà tắm. 
Trong cơn đau của thể xác, bà lây đó làm đề mục để tu tập THỌ QUÁN NIỆM 
XỨ theo cách CHÍ QUÁN song tu. Chỉ trong tích tắc bà chứng được Lục 
Thông và bà đã ngồi luôn trong bếp mà nhập Quả Định (phalasamapatti). 


Lát sau, ni chúng về đến chùa thấy bếp núc không khói lửa gì nên cứ tưởng vị 
lão ni đã đi ngủ trưa, họ cùng nhau trách bà là tuôi già lười biếng tắc trách. 
Lúc này bà SONA đã xả định, nghe vậy liền trả lời: các vị cần nước sôi thì có 
nước sôi đây. Nói rồi bà đưa tay chỉ về mấy bề nước. 


157? 


Kinh nói khi đó trong nháy. mắt bà đã dùng đến Hoả Giới Tam Muội 
(Tejokasina) tức đề mục lửa để tạo ra hơi nóng cho mấy bể nước. Các tỳ kheo 
ni phảm phu thấy nước sôi sùng sục trong nháy mắt thì kinh hoảng, ai cũng 
bảo bà là phù thủy. Riêng các trưởng lão ni thì đã ít nhiều đoán ra chuyện gì. 
Sự việc sau đó được trình lên Đức Phật và Ngài xác nhận rằng tỳ kheo ni 
SONA giờ đã là một vị La Hán đứng trong hàng ngũ 13 tỳ kheo ni xuất sắc 
nhất của Ngài với biệt hạnh là đệ nhất tin tấn. 


Ngài KA VI thường nói rằng trong số tín nữ thời nay liệu có ai bất hạnh hơn 
bà SONA, có chồng mà như không, con cái hất hi, tuổi già không nơi nương 
tựa, vào cửa từ bị còn bị bạc đãi phân biệt. Và có ai ngờ được bà đã thoát khô 
từ một cơn đau. Vết thương trong nhà tắm của ni viện đã đưa bà từ phàm sang 
thánh. Trong khi đó, so với bà, chúng ta có quá nhiều may mắn nhưng chúng 
ta cứ luôn tìm lý do để dễ ngươi. Quý vị nhớ đi, ai rồi cũng già, vợ chông con 
cái không thể nào thương quý vị như chính quý vị. Đừng quên rằng ai cũng 
có cuộc đời riêng và có những vấn đề không ai có thê chia sẻ với ai. Thời gian 
còn lại của quý vị không còn nhiều lắm đâu. Phải tu tập NIỆM XỨ như là một 
thói quen đề lúc cuối đời có bị trượt té như bà SONA thì biết đâu đó lại là một 
cơ hội cho chuyện gì đó đấy. 


(SƯ GIÁC NGUYÊN-TOẠI KHANH) 
---0Ö0o--- 


Sonority - âm thanh kêu vang: gây ấn tượng 

Sop - mẫu bánh mì cho vào súp 

Sophisticated — tinh vi, phức tạp 

Soul — self-consciousness (Our entire essence = toàn thể bản chất chúng ta) 
The spiritual part of humans as distinct from the physical part. 

The soul, in many religious, philosophical, psychological, and mythological 

traditions, 1s the Incorporeal and, In many conceptIons, immorfal essence of a 

person, living thing. According to some religlons, Including the Abrahamic 

reliplons 1n most of theIr forms, souls - or at least Immortal souls capable of 


union with the divine - belong only to human beings. 


The Stages Of Soul Development 


1578 


In many ways, the metaphysical perspective embraces both sclentific and 
relipIous Ideas of human development. It recognIzes the divine orIgIn of 
humamity, yet also recognIzes that life 1s undergoIng an evolutionary process. 
As with all spiritual philosophies, metaphyslcs recognIzes that the Higher 1s 
at the center of all understanding. The Higher 1s the creator of all that has been, 
1s, and shall ever be. We are a product of the Higher”s design. What”s more, 
the Higher 1s guiding and maiIntaining every aspect of creation, which means 
the HIgher 1s guiding us as well. The Higher 1s the source and sustainer of life. 


To understand our spiritual evolution, we must make a distinction between 
the evolution of the soul and the evolution of the physical form the soul 
inhabits. The two are related but distinctly different processes. We are a soul 
inhabiting a body. Let”s be very clear about that. We are not our body. If we 
were, there could be no such thing as reincarnation because there would be 
nothing to reincarnate. Consclousness and life would be extinguished with 
physical death and that would be the end of It. 


Thịs brings us to a cenfral point about evolution. While modern sclence 
teaches that life comes from a concurrence of matter, metaphysics teaches 1t 
the other way around: matter 1s born out of life. It 1s the Job of form to ø1ve 
expression to life. As life evolves, 1t molds matter in new and more eloquent 
forms of expression to refÏlect Its øreater experIlence and awareness. Stars and 
planets are born not out of blind forces of nature but by the stupendous 
motivatlon of life seekIng øreafer expression. In the same way, we evolve 
because life within us 1s seeking øreater expressIon. 


Thịs spark of life within us 1s what we call our soul. Qur soul 1s a spark of the 
Higher. Our soul 1s endowed with all the divine atfributes fo 1ts Creator — 
1mmortal and everlasting, unbounded by form, space and time. This 1S Oour true 
nafure. Ït 1s our soul that øives us our life and our conscIousness. However, 
some of the divine attibutes of the soul are /zfem (riểm tàng) until developed 
through experIence. To experIence life and øgrow, the soul has embarked on a 
magnificent Journey through creation, when 1t develops all the potential 
poWwers within It. 


The process of spIritual maturatlon can be likened to a seed planted In the 
øround. AlI the potential for the seed to become a mighty oak or radiant rose 
1s already held within. What are needed are the ripht elements In which to 
ørow; 1ƒ nourished and undisturbed, the seed cannot help but become that øreat 
flower or tree. Our soul 1s like a seed that the Higher plants In the garden of 


1579 


creation. AlI that 1s needed for the soul to ørow 1s already contained 1n the 
core of the soul. 


In this cosmic pIcture, life on Earth 1s a schoolhouse and all our experlences 
are part of our spiritual ørowth. Because the soul cannot possIbly learn all the 
lessons of life 1n a single lifetime, 1t must come to Earth many times to forge 
1{s spIritual mettle. Lifetime after lifetime, the soul comes fo experlence 
physIcal existence 1n all of1ts wonders, vicIssitudes, and contrasts. Yet behind 
all of our experlences lies our øreater spiritual purpose. Whether pleasant or 
paInfful, the things we go through In life are learning experlences. 


Love 1s always the bond that unites us to the divine. NÑo one 1s past 
forgIveness, redemption, and enlightenment. Since we are endowed with the 
Ø1IÍt of free choIce, and the wIll to carry out that cholce, we are accountable 
for our actions and deeds. Yet regardless of what we have done and gone 
through, we are always gIven a second chance In life. Mistakes and mIssteps 
are part of the growth process. We are always øIven the opportunmfy to turn 
our feet back on the path to the Higher. 


In this glorlous pIlgrimage, our soul experlences life In all 1ts phrases. The 
soul matures from simpler to more elevated levels of conscIousness. As a 
Kabbalistic axIom sftates: “A stone becomes a plant; a plant a beast; a beast a 
man; a man a God.” Or as Rumi so beautifully expressed 1t: 


I died as a mineral and became q pÏÌant, 

I died as pÏlant and rose to aqnữnal, 

I died as anữnal and Ì was man. 

Why should I fear?When was Ï less by dying? 


What we consider Inorganic materlal, 1n truth, 1s rích with life. There 1s a 
whole life stream of primifive mineral souls that have been embedded within 
the rocks, crystals, and metals of the Earth. At this point, there 1s no 
individualized form for these souls to inhabit, yet they experience life through 
the very process of being Immersed 1n physical materlal. They even go 
through a primitilve form of reincarnatlon as these nascent souls are 
perlodically withdrawn back to the spiriual realms to assimilate thelr 
experIence and then reimmersed 1n physical form. 


'When the cycle of life 1s finished 1n the mineral kingdom, the soul ascends to 
the plant kingdom. Here the plant soul has the chance to express 1s Inherent 


1580 


Iintelligence through the form 1t inhabits. It learns to adapt to 1ts envIronment 
and express the beauty of 1ts form and function. We have seen countless 
examples of how 1ngenious nature 1s 1n 1fs adaptability. A plant will push 1s 
way throuegh a crack In the sidewalk In order to thrive. Life w1ll regenerate In 
the forest that has been ravaged by Íire. 


Plant souls most defimtely express desire and can even feel a rudimentary 
sense of Joy or sadness. The leaves of a plant turn to the sun not only because 
of a biological Iimpulse but also because the soul of the plant đesires the 
nourishment of the sun. The roots of a plant search for water not only by 
biological Iimpulse but also because the soul of the plant yearns for the 
nourishment of water. In the same way, the soul of the tree enJoys offering 
shade to people and animals. A fruit tree wishes to share 1ts fruit with others. 
The rose — one of the most ethereal plants on Earth — enJoys the beauty and 
I1nspiration 1t radiates. When the plant dies, the plant soul 1s withdrawn but 
wIll reincarnate 1n another plant form. 


From the plant kingdom, the soul moves up to the animal kingdom. In this 
kingdom, there 1s øreater freedom of expression as the soul now InhabIts a 
much more sophisticated form 1n which to operate. Much could be said about 
ths wonderful and diverse kingdom. Animals most defimtely have 
Iintelligence, and they have a soul. They have wonderful auras that show the 
inherent consclousness they possess. ThelIr Intelligence operates on an 
Iinstinctual level as they are not yet capable of reasoning the way human are. 


When the cycle of life 1s finished In the animal kingdom, the animal soul 
øraduates to the human kingdom. The human kingdom 1s the highest 
expression of physIcal life on Earth. Those who say we are nothing more than 
smart animals clearly cannot perceive the spiritual dimension of life. We may 
share a similar basic physiology with other forms of organic life, but 
spiritually we are in a completely different class of evolution. The human 
COnscIousness 1s far more developed than the animal, as now we are dealing 
with a self-aware beIng. Because of this greater development and 1ntelligence, 
souls in the human kingdom have far more responsIbility for thelr actlons. 


From the human kingdom, our evolution contInues. There 1s no such thing as 
spiritual growth stoppIng. We eventually evolve to the spiritual kingdoms, 
which reach beyond the material world. In these higher kingdoms, we 
particIpate 1n the creative process of life in even more glorious and splendid 


1561 


ways. Our evolutlon continues as our soul eventually ascends back to Ifs 
celestial orIgins where we become a co-creative being with the Higher... 
(Karma & ReIncarnation by Barbara Y. Marin & Dimitri MoraItIs) 


QUAN NIỆM VÈẺ LINH HỎN THEO TRIẾT HỌC VÀ KHOA HỌC 
1. LINH HÒN LÀ GÌ? 


Mặc dù đã có sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, con người đã đặt 
chân lên Mặt trăng và sao Hỏa, “linh hồn” vẫn luôn là một trong những vấn 
đề bí ấn nhất đối với con người. Sự hiện hữu của linh hồn cũng là đề tài được 
nhiều người tranh luận nhất. 


- Người Tây phương gọi linh hồn là Âme, Soul (Pháp, Anh, Mỹ) hay Psyché 
(Hy Lạp) hoặc Seel (Đức) có nghĩa là sự sống, tinh thần, ý thức. 


- Theo Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh thì Hồn là phần tinh thần hay Linh 
tính của con người, là ý thức, tư tưởng của con người. Theo Tự điển và Danh 
từ triết học của Trần Văn Hiến Minh thì Hồn là nguyên sinh lực hội tụ nơi 
sinh vật. Linh hồn là cái yếu tố quyết định quan trọng. Nhờ linh hồn mà sinh 
vật mới có sự sống. 


- Linh hỗn trong nhiều truyền thống tâm linh, triết học, và tâm lý truyền thống 
là bản chất tĩnh thần (incorporeal) và bất tử của một người. Thường thì linh 
hồn được hiểu là phần tinh anh, cái tinh thê, tinh thần của con người, đối lập 
với vật chất, với bất cứ cơ quan sinh học nào của cơ thể. 


- Theo cách hiểu thông thường, linh hồn là một nguyên lý phi vật chất 
(immaterial principal), kết hợp cùng với thê xác, kiến tạo nên một thực thê 
con người hoặc sinh vật hữu cơ hoàn chỉnh. Linh hồn là phần sâu nhất sự tồn 
tại, sâu hơn cả tâm hồn chúng ta. Nó chính là “con chip” mà Thượng Đề đã 
tạo ra và đặt vào bên trong con người. Người đời thường tự hỏi cái gì ở trong 
người mình mà nói liên tục dù không phát ra âm thanh. Nó bảo mình đừng 
làm trước một việc ác hay sái quấy; nó cũng bảo mình nên làm hay phải làm 
trước một việc thiện. Người đời hay gọi đó là tiếng nói của lương tâm, tuy “vô 
thinh” không phát ra âm thanh nhưng khi nhẹ nhàng, khi mãnh liệt. Muốn nó 
ngưng lại không phải dễ. các nhà yoga, các vị tu hành cô công tìm cách định 
cái trí này bằng phương pháp tham thiền nhưng rất khó có kết quả. Nguyên lý 
phi vật chất này đã gián tiếp cho con người biết có cái gì phi vật chất, thiêng 
liêng gọi là “LINH” có trong con người. Linh hồn không thể là cái có hình 


1582 


dạng hoặc có thể thấy được qua mắt người... bởi vì nếu là hữu hình thì làm 
sao linh hôn đi vào thê xác được? 


2. QUAN NIỆM LINH HỎN THEO CÁC TRIẾT GIA? 


Từ thời cô đại xuất hiện thuyết nói về linh hồn đó là thuyết vạn vật linh 
(hay thuyết linh hỗn nguyên thủy: Animism). Theo thuyết này thì tất cả mọi 
thứ trên quả đất từ con người đến con thú và ngay cả cỏ cây đất đá cũng đều 
có linh hỗn. Quan niệm này còn bảng bạc trong dân gian vả ta cũng đã thường 
gặp lại trong các câu như: "Hôn thiêng sông núi" "Hồn nước"... 


Bắt đầu từ Homère, vấn đề “linh hồn” đã được đề cập đến trong lịch sử tư 
tưởng — triết học của loài người, kê từ thế kỷ thứ VII trước Tây lịch, với nhiều 
quan niệm vả nhận thức khác nhau. Cho đến khi nền văn minh cô Hy Lạp tiếp 
xúc với đạo Saman (Chamanisme), một loại hình tôn giáo sơ khai phố biến ở 
Siberia và các vùng lân cận, thường tổ chức các cuộc tiếp xúc với linh hồn 
người chết, thì do ảnh hưởng của đạo này, một số tác giả Hy lạp, trong đó có 
Eythagore, Empédocle cho răng trong con người tồn tại một linh hồn hay một 

“cái ngã” có nguôn gôc thần thánh, mà băng các phương pháp và kỹ thuật 
thích hợp, có thể tách rời linh hồn ra khỏi thể xác. 


Trong số các tác giả Hy Lạp cổ, có lẽ Platon, cùng với Aristote, là những triết 
gia đã đưa ra được một lý thuyết tương đối hoản chỉnh về linh hồn. Socrates 
bảo linh hồn là tinh thể (Essence). Platon giảng rằng linh hồn bao gồm lý trí 
(Logos), tình cảm (Thymos) và ái dục (Eros). Aristote định nghĩa linh hồn là 
hoạt tính của một cơ thể sống và cho rằng linh hôn sẽ mắt đi khi cơ thể không 
còn nữa, giống như hoạt tính của con dao là cắt, khi con dao bị hư hoại thì 
hoạt tính cắt không còn nữa. Chịu ảnh hưởng sâu xa từ học thuyết nhị nguyên 
luận. Platon cho rằng linh hồn có thê hiện hữu một cách độc lập đối với thể 
xác và nó chỉ ở trong một trạng thái “thuần khiết” khi nào nó được giải thoát 
ra khỏi ngục tù — cơ thể. Platon cũng đã đưa ra nhiều luận chứng khác nhau 
để chứng minh về sự “bất tử” của linh hồn. 


3. BẢN CHÁT CỦA LINH HÒN? 


- Bản chất (nature) của linh hồn là ánh sáng (light), tình thương (love) và 
cảm thông (understanding). 


- Lĩnh hồn chỉ là tên gọi chung vì nó ở dưới ba trạng thái (aspect): 


1583 


- Sinh hồn (Animal soul) 
- Nhân hồn (Human soul) 
- Hồn Thiêng, Linh (Spiritual soul). 


- Linh hồn là thực thể biết nhận thức, được tạo ra qua sự phối hợp của CHA- 
TINH THÂN VÀ MẸ-VẬT CHẤT. Đó là cái mà trong giới thực vật, thí dụ, 
tạo ra sự đáp ứng với tia năng và trổ nụ. Đó là cái mà trong giới động vật, 
khiến con chó biết săn mỗi, theo đuôi sự sống bản năng và yêu thương chủ 
nó. Đối với con người, đó là cái giúp con người vừa là chủ thể tri giác 
(perceiver), vừa là diễn viên (actor), vừa là kẻ đứng ngoài cuộc (onlooker). 
Điều này cho phép con người khám phá ra rằng: linh hồn của mình có ba phần, 
một phần đáp ứng với sinh hồn (THÚ), một phần hướng về Hồn Thiêng 
(PHẬT) của mình. Nhân hồn (người) ở giữa bị lôi kéo. Chính sự kiện này lôi 
cuốn con người vảo sự dẫn vật của nội tâm. 


4. LINH HÒN DƯỚI MÁT CÁC NHÀ KHOA HỌC? 


Khoa học không trả lời được những câu hỏi về linh hồn vì khoa học chỉ giải 
thích được về vật chất mà thôi. Do các nghiên cứu con người sau khi chết 
đang được tiễn hành và đã nhận thấy có dấu hiệu của tình trạng thoát “khí” 
một dạng năng lượng khỏi cơ thê con người, có sự tụ tán theo quy luật của các 
thê “khí” đó, dẫn đến sự nghi vấn có tồn tại linh hồn. Mặt khác cũng đã có 
nhà ngoại cảm tìm được mộ thật được xác định sau khi thử DNA, cũng như 
có những hiện tượng khoa học chưa giải thích được như thần giao cách cảm, 
giác quan thứ 6, giấc mơ tiên đoán, kinh nghiệm cận tử... nên các nhà khoa 
học từ thế kỷ 20 đã tập trung nghiên cứu về linh hồn. 


- Ký giả Báo Paris Match là Patrice Van Eersel đã viết cuốn sách nhan đề "La 
Source Noire", trong đó ông trình bày những trường hợp đặc biệt về những 
người chết đi sống lại mà những nhà khoa học, những giáo sư, bác sĩ tại các 
Đại Học Hoa Kỳ đã lưu tâm nghiên cứu. Theo đó, phần lớn những người chết 
đi sống lại ây đều không ít thì nhiều đã có những cảm nhận lạ lùng là thấy... 
“hình như” họ đã thoát khỏi thân xác trong một khoảng thời gian tương ứng 
với lúc họ mê man bất động. Điều đặc biệt là "họ thấy chính họ" đang nằm 
chết. 


- Trường hợp nỗi bật nhất cũng là chứng cớ sôi nồi nhất đã do chính Văn Hào 
Emest Hemingway kê lại trong lân bị thương nặng đên thập tử nhât sinh nơi 


1584 


chiến trường trong trận thế chiến thứ 2. Ông đã thấy rõ ràng chính ông đã thoát 
ra khỏi cơ thể của ông giống như hình ảnh của việc lôi cái khăn tay ra khỏi túi 
áo, rồi sau đó ông thấy chính mình trở lại, nhập vào cái thân xác của chính 
mình lúc hồi tỉnh... Chính sự kiện này đã là nguyên nhân thúc đây ông viết 
cuốn: Giã từ vũ khí (A Farewell to Arms) rất nồi tiếng trên thế giới. 


- Đề tài Óuf øƒ body đã được nói nhiều trong cuốn Life after Death (Đời sống 
sau khi chết). Theo nhà nghiên cứu hiện tượng vừa nói là Jim Hogshire thì các 
nhân chứng thường là bác sĩ, y tá, bệnh nhân... không những chính bản thân 
của người bị nạn thấy "hồn" mình thoát khỏi cơ thể mình vào lúc họ thiếp đi 
vì tai nạn, mồ xẻ... Bác sĩ Josef Issels, (bác sĩ nỗi danh về khoa ung thư ở Đức) 
cho rằng: hiện tượng người chết "xuất hôn" là chuyện mới nghe qua có vẻ kỳ 
bí và phản khoa học. Nhưng đó là một vấn đề trước mắt mà giới y khoa cân 
phải lưu tâm. Nếu xét theo hiện tượng Vật lý thì hơi ra từ nắp ấm nước cho 
thấy nước đã bắt đầu sôi thì khối hơi trăng đục thoát ra khỏi cơ thê bệnh nhân 
là dấu hiệu của sự chết bắt đầu. Cái khối hơi ấy là hồn, là linh hồn hay gì đó 
thì cũng chỉ là tiếng gọi mà thôi. Điều quan trọng là khoa học cần lưu tâm 
nghiên cứu xem đó là gì? Và phần thoát ra khỏi cơ thể ấy sẽ đi đâu? Nhiệm 
vụ nó là gì?... " 


- Giáo sư C. J. Ducasse là một trong những nhà triết học và khoa học tự nhiên 
nổi tiếng. đã tìm cách lý giải những gì mà hiện nay giới khoa học đang bản cãi 
sôi nổi về sự kiện có hay không cái gọi là hồn hay linh hồn và sự rời lìa của 
hồn khỏi xác khi chết. Theo giáo sư thì hiện nay, các nhà nghiên cứu và ngay 
cả các nhà khoa học đã dẫn thân vào lãnh vực tìm hiểu sự thật của vấn đề. Họ 
đã thu thập vô số trường hợp có liên quan, những mô tả về điều mà họ gọi là 
linh hồn, về sự liên kết giữa linh hồn và thể xác qua một vật thể giống như 
một sợi dây. Sự rung động đây SứC sống. của sợi dây ấy và cả trường hợp sợi 
dây liên hợp â ây đứt rời để cái gọi là "hồn" tách lìa khỏi thể xác cũng được 
nhiều người mô tả, sự mô tả thường đồng nhất và nhân chứng không phải chỉ 
có người lớn mả còn là trẻ con, sự kiện mà chúng chưa bao giờ nghe, đã thấy 
hay đã đủ khả năng nghĩ tới. 


- Trong cuốn Life after life (đời tiếp nói đời) của bác sĩ Raymond A. Moody 
cũng có nhiều đoạn mô tả những hình ảnh, ánh sáng và màu sắc lạ lùng như 
đầu tiên họ thấy một vùng ánh sáng hình quả cầu xuất hiện ở góc phòng, ngay 
dưới trần phòng. Khối cầu sáng ấy có năng lực lạ lùng nâng nhẹ họ lên rôi sau 
đó họ thấy mình ở trên cao và nhìn xuông thân xác mình nằm bắt động trên 
giường. Họ nhìn lại cái thê mới của họ cái thê vừa thoát ra khỏi thân xác. Cái 
thể mới này giống như sương khói, có pha chút màu sắc xanh lơ, màu cam và 


1585 


màu vàng. Cái thê á ây họ gọi là "cái hồn". Hồn ấy có dạng hình bầu dục. Hồn 
họ chuyên theo khối cầu sáng ấy, họ như được đầy đi hay nói khác đi là được 
khối cầu hút theo nó. Họ cho biết lúc bấy giờ họ nhẹ như tơ và lòng thanh thản 
vô biên. Họ xuyên qua tường, xuyên qua những cây cột ở hành lang bệnh viện, 
xuyên qua các tầng lầu đề xuống tầng dưới các cửa dù đóng hay mở họ đều đi 
xuyên qua, xuyên qua cả các nhân viên ở bệnh viện nữa. Điều kỳ lạ là họ 
không biết vận tốc của sự chuyền dịch, nhất là nhận thức về tốc độ. Mỗi lần 
đền gân sát một vật cản như bức tường, cánh cửa họ đều thấy tất cả như tan 
biến hết và trống không vì thế mà họ xuyên qua dễ dàng. Trong thời gian di 
chuyền họ thường nghe bên tại như có lời khuyên bảo hay chỉ dẫn và cái âm 
thanh lạ lùng kia xa vắng mông lung khó diễn tả được. 


- Giáo sư H. H. Price (tại Đại học Oxford) cho rằng: Linh hồn của con người 
là một phương tiện của ý thức hay nói rõ là hơn là một công cụ của sự hiểu 
biết và trong cuộc sống, từ cô đại đến nay. Kinh nghiệm ở mỗi con người đã 
có được những sự kiện để chứng minh rằng có cái gì đó ngay trong thân xác 
họ. Nhiều chứng nhân và nhiều sự kiện được chứng minh về sự hiện hữu của 
linh hồn và còn khẳng định rằng linh hồn không chỉ đơn thuần là một thể luân 
phiên thay đối cho thân xác mà còn là một thể siêu việt hơn nhiều vì giữ những 

vai trò then chốt, quan trọng trong vấn đề suy nghĩ, cảm nhận, cũng như là 
cầu nối cho những cuộc sống khác... 


Tóm lại: Hiện tượng về sợi dây liên kết giữa thân xác người chết và phần 
giống như sương khói thoát ra từ thân xác ấy mà người ta thường gọi là hồn 
hay linh hồn đã là sự kiện mà các nhà khoa học và nhất là giới y học hiện nay 
quan tâm và ra sức nghiên cứu đời sống sau khi chết... Kênh truyền hình CNN 
đã chiếu bộ phim LIFE AFTER LIFE trong đó phỏng vẫn những người từng 
chết đi sông lại và cố tìm cách ghi lại hình ảnh những øì có được lúc con người 
vừa trút hơi thở cuối cùng. Một số hình ảnh chụp được khối hơi thoát ra từ cơ 
thể người mới chết, nhưng những nhà nghiên cứu còn muốn thu được những 
hình ảnh rõ ràng về sợi dây bạc (Silver cord). Theo một số lớn các nhà khoa 
học thì hình ảnh cho thấy khối siêu vật thê ấy khi tách khỏi cơ thể tức là sự 
sống không còn, giống như giòng điện đã ngưng truyền nguồn điện lực vào 
cái máy. 


QUAN NIỆM LINH HỎN THEO CÁC TÔN GIÁO 


QUAN NIỆM LINH HÒN THEO ẤN GIÁO, KỲ NA GIÁO, ĐẠO 
SIKH? 


1586 


Sau khi đạo Phật mắt ảnh hưởng trên đất Ấn Độ, Bà la môn giáo được cải 
biên thành Ấn Độ giáo (Hinduism). Đặc trưng của Bà La Môn giáo là công 
nhận Brahma (thần Sáng tạo), Vishnu (thần Bảo tôn) và Shiva (thần Hủy diệt) 
làm ba vị thần linh tối cao. Theo Án Độ giáo thì linh hồn là thực thể vô cùng 
quan trọng đối với mọi vật thể sống. Linh hồn được gọi là Atman và do đẳng 
toàn năng Brahma tạo ra. Tất cả mọi loài sống trên quả đất này đều có linh 
hồn. Linh hỗn giúp sự tái sinh chuyên hóa. Linh hồn chuyền hoán từ thân xác 
này qua thân xác khác để trải qua một kiếp sống khác, cứ thế cho đến khi đạt 
được điều kiện đề hợp nhất hay liên kết với Brahma mới thôi. Brahma được 
hiểu như linh hồn của vũ trụ. Tóm lại, theo Ân Độ Giáo tiến trình giải thoát 
cá nhân chính là tiến trình thê nhập và đồng nhất tiểu ngã (atman) với đại ngã 
Brahma. 


Mục đích cuối cùng của một người theo Kỷ-na giáo là đạt lây giải thoát tối 
hậu (moksha), chấm dứt luân hồi. Người Kỳ-na tin vào thuyết nghiệp và tái 
sanh, xem cái chết chỉ là một sự thay đôi sự hiện hữu nên họ không khóc than 
khi có người thân qua đời. Thêm nữa, người Kỷ-na tin rằng, sau khi qua đời 
người ta sẽ tái sinh ngay lập tức, cho nên họ không tổ chức cúng giỗ hay làm 
lễ tưởng niệm ngày mất của người quá cố. Người Kỳ-na tin răng linh hồn 
iva) của một người sẽ tái sinh ngay và linh hồn ấy sẽ hoàn toàn quên đời 
sống kiếp trước. Cái chết chỉ là sự đánh dấu một sự chuyên tiếp của đời sống 
không cùng tận, cho nên khóc than hay cúng giỗ là không cần thiết. 


Sau Phật giáo và Kỳ-na, Sikh là tôn giáo có nguồn gốc ở Ân đã phản đối hệ 
thống đăng câp của Ấn giáo, và cũng nêu cao sự bình đăng. Đạo Sikh xem cái 
chết là một tiến trình tự nhiên và cũng là ý muốn của thân linh. Do đó, đạo 
Sikh khuyên tín đồ của mình không nên than khóc khi có người thân qua đời. 
Bởi vì thân xác của một con người chỉ được xem như một nơi chốn để linh 
hồn cư ngụ tạm thời, cho nên đạo Sikh không xem trọng việc lập bia mộ cho 
người chết. 


QUAN NIỆM LINH HÒN THEO KHÔNG GIÁO? 


Kinh Xuân Thu, theo Đồng Trọng Thư, đưa ra hai ý niệm triết lý và đạo 
giáo sau đây: 


- Trời Người có quan hệ mật thiệt với nhau, 


- Con người đúng với danh nghĩa của nó, phải toàn thiện, hoàn hảo như Trời. 


1587 


Đồng Trọng Thư cho răng sách Xuân Thu cốt là để xiển minh cái quan niệm 
THIÊN NHÂN TƯƠNG DỮ, Nghĩa là Trời và Người có quan hệ mật thiết 
với nhau. Trời là Tổ của vạn vật, là tổ của con người. (Xem Trần Trọng Kim, 
Nho giáo, quyên IL tr. 35). Tức là, trong con người đã săn có Thiên Chân, 
Thiên tính, và đã sẵn có mâm mộng hoàn thiện. Con người có bồn phận làm 
triển dương mầm mộng hoàn thiện ấy, cho tới tinh vi cao đại. Chính trị có bổn 
phận hướng dẫn, giáo hoá dân, thành toàn sứ mệnh cao cả ấy. Trung Dung 
cho răng bản tính con người là Thiên tính. Nói nôm na bản tính con người và 
bản tính Trời là một. Tức là sau những bộ mặt nạ hoá trang mà sân khẩu đời 
đã bắt ta mang, sau những lớp bùn đất thời gian, ngoại cảnh của những con 
người đang luân lạc trong chốn hồng trần, còn có bộ mặt vô cùng xinh đẹp 
của con người thật sự ân khuất ở bên trong. Bộ mặt đó, người Á Đông thường 
gọi là Bản Lai Diện Mục. Muốn theo đạo Trời, muốn theo Thiên lý, con người 
chỉ cần lắng nghe tiếng gọi của lương tâm: 


Một là trời chăng hê xa con người. 
Hai là con đường dân người tới Trời đã có sẵn ngay trong tâm hôn môi 
một người. 


QUAN NIỆM LINH HÒN THEO PHẬT GIÁO 


Đức Phật, tuỳ căn cơ tùng đệ tử đã tiến hành song song hai phương pháp 
giảng giáo: Đối với quần chúng Ngài dạy Hiển Giáo hay Quyền Giáo, tức là 
dạy về phần Hình, Danh, Sắc, Tướng của vũ trụ và của con người. 


Còn đối với những đệ tử có thượng căn, Ngài dạy Mật Giáo hay Thực Giáo, 
tức là dạy về Chân Tướng vũ trụ và con người. Ngài cho thấy rằng: Dưới 
những lớp lang hiện tượng biến thiên của vũ trụ và của tâm thân con người, 
sinh sinh diệt diệt, khổ ải lao lung, biến thiên, còn có Chân Tâm hằng cửu của 
trời đất, bất sinh, bất diệt. Trong suốt đời Đức Phật, Ngài đã tránh né không 
trả lời, hoặc không đưa ra một lập trường dứt khoát về những vấn đề triết học 
trọng đại như: 


- Vũ trụ vô hạn hay hữu hạn? 
- Vũ trụ có vô thỉ vô chung? 


- Con người có Ngã hay không có Ngã. 


1588 


Đối với những vấn đề trên, Ngài thường hoàn toàn yên lặng, khi có người chất 
vấn. Sự yên lặng của Đức Phật được hiểu như đó là những vấn đề” bất khả tư 
nghị”. (Chữ Sanskrit dùng để chỉ bất khả tư nghị là Avyakata hay 
avyakrtavastuni). Yên lặng sẽ tránh được tranh chấp. Tuy nhiên yên lặng 
không có nghĩa là phủ nhận, cũng không có nghĩa là tán đồng. Trong quyên 
Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận, nơi trang 199-200, ta thấy bác sĩ Kimura 
Taken nhận định như sau: Bây giờ nếu đem tất cả những điều đã trình bày ở 
trên mà nghiên cứu một cách thấu triệt, thì ít nhất mọi người phải thừa nhận 
những sự thực sau đây: 


Vạn hữu tuy là lưu chuyên, song trong cái lưu chuyên đó vẫn có cái 
phép tắc thường hăng. 


Trong lưu chuyên giới này vẫn có Niết Bản giới thường hằng bắt biến. 


Dù là Lưu chuyền giới hay Niết Bàn giới, nếu truy nguyên ra, thì rốt ráo 
cũng chỉ là cái tâm của chúng ta. 


Sau hệt cái chân tướng kê trên chỉ được nhận ra khi nào chính trí và 
chính niệm đã xa lìa sự thiên kiên và châp kiên... 


Bà Rhys Davids, một học giả lỗi lạc về Tiểu Thừa, và thông thạo tiếng Pali, 
đã chứng minh răng Đức Phật không bao giờ dạy răng Chân Tâm là hư ảo, 
hay Atman là hư ảo, mà chỉ dạy rằng không thể tìm thấy được Chân Thường 
Hằng Cửu, "hay Chân Tâm, Chân Ngã, trong cái tâm thân phiến diện, kết cầu 
bởi Ngũ Uấn. Bà Rhys Davids, và ông Humphreys đã chứng minh rằng trong 
Tạng Kinh viết bằng tiếng Pali, nhất là trong Pháp Cú Kinh (Dhammapada), 
Đức Phật đã dạy con người có hai thứ Ngã: Đại Ngã và Tiêu Ngã, và không 
hề dạy rằng Đại Ngã hay Atman là hư ảo. Bà Rhys Davids và ông Humphreys 
cho răng thuyết An-atta (không có Ngã = Not Self) là do một sự hiểu lầm của 
nhiều người theo Tiểu Thừa, hay Nguyên Thủy. Bà Rhys Davids chủ trương 
dút khoát răng: 


— Đức Phật không nói rằng không có Đại Ngã, mà chỉ nói răng Đại Ngã không 
phải do Ngũ Uân câu tạo nên, Đại Ngã không phải là thân là ý, mà Đại Ngã 


siêu xuât lên trên Ngũ Uân, lên trên thân ý. 


— Đức Phật chấp nhận cái tinh hoa của Bà La Môn giáo, chấp nhận Đại Ngã 
(Atman) nội tại là lý tưởng cuộc đời, và dạy làm thê nào đê đạt tới Atman nội 


1589 


tại, thực hiện Atman nội tại. Ngài cho răng phương pháp đề đạt tới Atman nội 
tại là giới, định, tuệ, chứ không phải là hình thức lê nghi bên ngoài. 


Bà dịch mấy câu quan trọng sau đây trong kinh Mahaparanibbana Sutta (Đại 
Niệt Bàn) 11-13: 


Attadipa viharatha aftapafisarana. 
Dhammadipa viharatha, dhamma pafisarana, n anna pafisarana 


«Các thày hãy lây Đại Ngã là đuốc sáng, lây Đại Ngã làm nơi nương tựa, hãy 
lây Giáo luật (các định luật thiên nhiên, vĩnh cửu) làm đuôc sáng, làm nơi 
nương tựa, chứ đừng cậy trông chi khác.» 


Bà Rhys Davids là một người rất giỏi tiếng Pali, và đã để cả đời nghiên cứu 

về Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravada) mà chủ trương chính yêu là không 
làm gì có «hôn vĩnh cửu». Bà đã lây ra rât nhiều đoạn kinh Tiểu Thừa để 
chứng minh rằng Đức Phật không hề dạy rằng Chân Ngã con người là hư ảo, 
mà chỉ dạy rằng không thể tìm thấy Chân Ngã đó, không thể tìm thấy được 
Chân Thường hằng cửu, trong cái thân phiến diện kết cầu bởi Lục Căn, Lục 
Trần, Lục Thức, bởi Ngũ Uấn biến thiên. 


Bà Rhys Davids và ông Humphreys đã chứng minh rằng trong Kinh Tạng viết 
băng tiếng Pali, nhất là trong Pháp Cú Kinh (Dhammapada), Đức Phật đã dạy 
rằng con người có hai thứ Ngã: Đại Ngã và Tiểu Ngã, và không hề dạy rằng 
Đại Ngã là hư ảo. Bà Rhys và ông Humphreys cho rằng thuyết An-Atman 
(không có Ngã = Not-Self) là do một sự hiểu lầm của nhiều người theo Tiểu 
Thừa. 


Bà Rhys Davids tóm tắt sứ mạng của Đức Phật như sau: 

«Ngài bắt đầu sứ mạng Ngài bằng cách khuyên mọi người tìm cho ra Chân 
Tâm, Chân Ngã (Atman), sau đó kết thúc bằng lời chỉ dạy con người phải lây 
Chân Tâm, Chân Ngã mình, làm đèn soi, và làm nơi nương tựa cho mình.» 
Và bà dân chứng băng hai câu kinh Pháp Cú: «Đại Ngã là Chúa của tiêu ngã, 


và là mục đích của nó.» 


Phật giáo mới phân Chân Tâm, Vọng Tâm, Chân Ngã, Vọng Ngã. 


1590 


Vọng Tâm, Vọng ngã gồm tất cả những trạng thái biến thiên của tâm hồn, 
gồm thất tình, lục dục, tri giác, cảm giác, hoài bão, lý luận, tư tưởng, sinh sinh, 
diệt diệt với các hiện tượng bên ngoài. Còn Chân Tâm, Chân Ngã thời tế vi, 
huyền diệu, bất biến trường tồn. 


Chân Tâm, Chân Ngã còn gọi là Đại Ngã. Vọng tâm, Vọng Ngã gọi là Tiểu 
Ngã. Đại Ngã là có. Tiêu Ngã là không. 


Tìm ra được Chân Tâm tiềm ân dưới lớp Vọng Tâm, các hiền triết Phật Giáo 
mới chủ trương con người ngoải ngũ quan vả ý thức, còn có đến tám thức: 
nhãn thức, nhĩ thức, tỊ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, Mạt Na thức, A lại 
Da thức. Ý thức là Vọng Tâm, mà A Lại Da thức chính là Chân Tâm. Còn 
Mạt Na thức ở giữa đóng vai môi giới. Khi mê thì Mạt na đóng vai vô minh 
chỉ liên lạc được một chiều từ Chân Tâm ra Vọng Tâm, thành thử Vọng Tâm 
không bao giờ nhìn nhận ra được Chân Tâm. Khi Ngộ thì Mạt Na đóng vai 
Bát Nhã, thành con thuyền đưa người từ bờ Vọng Tâm cho tới bến Chân Tâm, 
lúc ấy sự liên lạc sẽ hoàn tất cả hai chiều. Đại Ngã là Phật Tính, là Chân Như, 
là căn cốt của tạo vật và của con người; vĩnh cửu, trường tồn, chân thường, 
bất biến, bất hoại. Còn Tiểu ngã là vọng tâm của mỗi người, kết câu bằng 
những tầng lớp hình ảnh, tư tưởng, dục tình, biến thiên, vô thường, vô định. 


Trở về Đại Ngã Đại Đồng, Chân Ngã vô tướng, tức là không còn cái mình 
nhỏ nhoI, hèn mọn nữa, và sẽ trở thành Pháp Thân uy nghi, trang trọng, phô 
biên, phô quát. Đạt tới Đại Ngã là đạt tới Niệt Bàn. 


Nhiều người theo Phật giáo chỉ chú trọng đến vô thường, vô ngã (Anatta, 
Anatman) mà quên mắt Chân Thường, Chân Ngã. Như vậy mới là biết Biến 
Thiên chưa biết Hằng Cửu, mới biết hiện tượng chưa biết Bản Thể, mới biết 
Luân Hồi chưa biết Niết Bàn. Biết Hiện Tượng, chưa biết Bản Thể gọi là Mê; 
thấy Bản Thể mà không thấy hiện tượng cũng chưa gọi được là Ngộ. Giác 
Ngộ là phải thông suốt lẽ biến hăng, thông suốt hai phương diện thể dụng 
trong trời đất và lòng người. 


Kinh Thủ Lăng Nghiêm viết: 


«Thất nhữ Nguyên Thường, cố thụ luân chuyên.» 2® 3% 7ứ 3 # 5 Hạ #§ 
(Không biết căn nguyên vĩnh cửu nên bị luân chuyên). 


Chân Tâm là Phật Tánh, là Chân Như bắt biến, hằng cửu lồng ngay trong vạn 
hữu và trong tâm hôn ta, chăng ở đâu xa. Phải đi sâu vào đáy lòng mới tìm ra 


1591 


Chân Tâm, mới tìm ra Niết Bàn, mới tìm ra hạnh phúc, tự do, giải thoát. Ngài 
Lục Tô Huệ Năng nói: ‹Tự mình tu, tự mình hành, thây Pháp Thân của mình, 
thây Phật ở Tự Tâm mình, độ lây mình mới được.» 


Theo giáo lý Phật giáo, con người có cái năng lực vi diệu được chuyền từ kiếp 
này qua kiếp khác. Cái năng lực ấy được gọi là Yid Kyi Mawpar Shespa, một 
danh từ rất đặc biệt phức tạp mà thông thường được hiểu như cái gọi là Linh 
Hồn. Đó chỉ là danh từ tạm dùng để hiểu thuyết luân hồi theo luật Karma 
(nghiệp). Vì con người thường hiệu nhằm chữ Linh Hồn với Thân Trung Âm 
hay Thân Thức là phần lìa khỏi thân xác sau khi chết. Để dễ hiểu khi giải thích 
sự chuyển hóa của hiện tượng luân hồi, tái sinh, linh hồn được xem như cái 
cầu nối, là cái chuyển sinh 1à cái để đầu thai, trả nghiệp. Vì thế nhiều sách 
Phật giáo thỉnh thoảng vẫn thấy bóng dáng chữ Hồn hay Vong Hồn. 
(theo BS Nguyễn văn Thọ) 


QUAN NIỆM LINH HÒN THEO KY TÔ GIÁO? 


Trong giai đoạn đầu của kỷ nguyên Thiên Chúa giáo, vấn đề linh hồn cũng 
đã được đề cập. Hầu hết các giáo phụ cho rằng linh hồn là một “chất thể tâm 
linh” (spiritual substance) được cầu tạo bởi Thượng để và có tính chất bất 
tử.Theo quan niệm của Ky Tô giáo thì con người là một linh hồn. 


LINH HÒN LÀ GÌ? LÀ THÂN LINH, LÀ SỰ SÓNG CỦA THÂN THẺ. 


(Êsai 26:9): gọi linh hồn tôi là Thần linh trong tôi. Vậy linh hồn là thể thần 
linh trong con người xác thịt. 


(Jop 34:14-15): Đức Chúa Trời thâu lại thần linh và (sanh khí) hơi thở của 
Ngài thì loài người xác thịt chắc chết và trở vào bụi đất. 


(Giacơ 2:26) nói sự chết thân xác là khi hồn lìa khỏi ( xác không có hôn thì 
chêt) 


(Sáng 35:18-19) sự chết thân xác còn được gọi là sự qua đời và sự trút linh 
hồn. 


(Sáng 5:5) A đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuôi rồi qua đời. Sự qua 
đời, sự chết, hồn lìa khỏi xác, sự trút linh hồn còn được gọi là trở về bụi đất. 


1592 


(1. Cô-rinh-tô 2:1 1). Chỉ có linh hồn của con người mới nhận biết được những 
øì thực sự năm bên trong của con người. "Vì ai biệt được những gì bên trong 
người ngoại trừ tâm linh trong chính người ây?" 


(1. Tê-sa-lô-m-ca 5:23).Theo Lời của Thượng Đề và theo như kinh nghiệm 
của mình, chúng ta biệt được con người câu tạo bởi thân xác, tâm hôn, và linh 
hồn 


Thượng Đề dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người 
giống như hình Thượng Đế" (Sáng thế ký 1:27). 


Trong khi tất cả những tạo vật khác - cỏ cây, muôn thú - được tạo dựng theo 
từng loài, thì Chúa lại tạo ra con người theo hình hài của chính mình. Thượng 
Đề, Đắng vô hình, Ngài muốn bảy tỏ mình qua toàn bộ tạo vật, đặc biệt là qua 
loài người. Sau khi tạo dựng loài người, Thượng Đề ban cho họ cây của sự 
sống. Thượng Đề muốn tạo vật mang hình hài Ngài được đầy dẫy sự sống 
thiêng vĩnh hằng của mình đề thể hiện Ngài một cách xứng đáng trên trái đất 
này. Tuy nhiên con người đã không tiếp nhận quà tặng của Thượng Đề, họ đã 
ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, cây dẫn đến sự chết, dầu Thượng Đề 
đã cấm. (Sáng thế ký 2:17). Và hành động nây đã đem sự chết đến với con 
người, đó chính là việc con người bị cách ly khỏi Thượng Đề hằng sống. Từ 
đó, Sa-tan, kẻ thù của Thượng Đề, đã thắng thế, kiểm soát con người và làm 
bại hoại con người. Đến ngày phán xét: "mọi người trong Mô Mả nghe tiếng 
Ngài và ra khỏi: ai làm lành thì sống lại để được sống, ai làm ác thì sống lại 
để bị xét đoán... (Giăng 5: 28 - 30). 


Như thế, khi một linh hồn chết đi (người là một linh hồn) thì có thể trong 
tương lai, trong ngày phán xét, linh hồn ấy sẽ sống lại và qua sự phán xét của 
Đắng tối cao, sẽ được sống đời đời hay chết vĩnh viễn. Phán xét là một quan 
niệm lâu đời trong các tôn giáo cổ xưa. Theo quan niệm này, thần minh xét 
xử con người và thưởng phạt tùy theo tội phúc họ đã làm. Từ ban đầu, các tín 
hữu đầu tiên ít quan tâm đến phán xét riêng. Mãi đến thế kỷ thứ 4, có một ý 
kiến phố thông — như thánh Ambrôsiô — cho rằng có những nơi tạm trú 
(habitations provisoires) chờ sẵn các linh hồn sau khi lìa xác. Chỗ tạm trú 
không phải giống nhau cho mọi người. Có người phải chịu phạt, có người lại 
được thưởng công. Theo công đồng Lyon II năm 1274 và công đồng Florence 
năm 1439, thì liền sau khi chết, kẻ lành vào ngay thiên đàng hay luyện ngục 
và kẻ dữ vào ngay hỏa ngục. Năm 1964, trong hiến chế tín lý về Giáo hội 
“Lumen Gentium”, công đồng Vatican II đã dạy :”Thật vậy, trước khi ngự trị 


1593 


với Chúa vinh hiển, mọi người chúng ta đều phải trình diện trước tòa Chúa 
Kitô” ( 2Cr 5,10). 


Theo chiều hướng thần học nói chung, con người vừa mới chết được Thiên 
Chúa soi sáng nhận biết rõ ràng mọi sự trong giây lát và đánh giá tông kết 
toàn bộ cuộc đời mình trên trần gian, qua đó, linh hồn nhận thấy rõ phần 
thưởng hay hình phạt tương ứng dành cho mình, nghĩa là chính mình quyết 
định nhận lấy phần thưởng hay hình phạt cho mình. Đức Hồng y Billot nói 
:”Ngay sau khi linh hồn lìa khỏi xác, trong phút chốc thì cuốn sách lương tâm 
liền mở ra , làm cho ta nhận thức ngay một trật toàn bộ các việc ta đã làm khi 
còn sống”. Linh mục Parvilliez giải thích thêm : Chính ta sẽ phán xét ta, bởi 
tình trạng quá hiển nhiên công khai không thể chối cãi được. Công trạng và 
lỗi lầm sẽ xuất hiện trước mắt ta trong ánh sáng chói lọi; đồng thời cũng cho 
thấy những phần thưởng và hình phạt tương xứng với ta. Như thế, chính ta sẽ 
tuyên án cho ta và quan tòa khoan dung hay khắc nghiệt không có gì ảnh 
hưởng đến bản án đó, thiên thần và qui đữ có trồ tài hùng biện cũng không thê 
thay đổi bản án đó. 

(Parvilliez, Niềm vui trước sự chết, tr 57-58). (theo Lm Giuse Đình Lập 
Liễm) 

-==0Ö0--- 

LINH HÒN 


Thông thường, ai cũng nghĩ rằng con người có phần xác và phần hồn, thể xác 
và linh hồn, thân và tâm, vật chất và tinh thần. Đạo Phật dùng chữ danh-sắc, 
danh để chỉ cái tâm và sắc để chỉ cái thân. Tâm không có hình tướng mà chỉ 
có tên thôi nên gọi là danh. Sắc nói chung là vật chất. Chúng ta thường nghe 
người ta chúc nhau “thân tâm an lạc”. 


Đại khái, người ta công nhận có một cái gì đó khác với thân xác. Cái ấy gọi 
là linh hồn. Cái phần hồn đó còn hay mất sau khi người ta chết? Vấn đề này 
thật là lớn, nó được đặt ra ngay từ khi con người biết suy nghĩ. Nói chung, 
một đăng cho rằng “chết là hết”, một đẳng nghĩ rằng “thân xác thành tro bụi, 
nhưng hồn thì còn”. Đa số tôn giáo thuộc vào loại thứ nhì này. Phật giáo thì 
sao? Phật giáo nói tóm tắt như thế nảy: phần sắc do bốn đại là đất, nước, ĐIÓ, 
lửa hợp lạt; phần danh (tâm) do thọ, , tƯỞng, hành, thức hợp lại. Như thế mỗi 
con người là một hợp thê gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; đó gọi là ngũ 
uân hay ngũ âm. Vì quan niệm Tăng con người là một hợp thể, do nhiều duyên 
mà có, thiếu một duyên thì mất, cho nên Phật học bảo răng nó không có bản 
thể riêng biệt; đề nói cho gọn, cho ngắn, Phật giáo bảo răng nó là không. Phật 
giáo nói “không có cái ta” hay vô ngã là ở cái ý đó. 


1594 


Thế rồi khi chết thì ra sao? Phật giáo Bắc tông bảo rằng mất cả, nhưng còn 
một thứ riêng của mỗi người là a-lại-da, cái a-lại-da vô hình này mang cái 
nghiệp đi sang một kiếp sống khác, thời gian tối đa chờ đợi sang kiếp mới là 
49 ngày. Phật giáo Nam tông thì bảo rằng sau khi chết thì dòng nghiệp với 
nghiệp lực rất mạnh đây ' Tngười ta” sang ngay một kiếp mới. Kiếp sống ấy 
không nhất định phải là kiếp người, mà có thể là thành quỷ hay thành thần, 
thành tiên chăng hạn, hay xuống địa ngục hoặc thành súc sinh! Nếu tu đắc 
đạo thì lên bậc thánh, hết sinh tử luân hôi. 


Nếu ai gọi a-lại-da là linh hồn, thần thức, hương linh, vong linh thì cũng chẵng 
hại gì, nhưng phải nhớ kỹ, Phật giáo bảo răng cái đó không trường tôn, bất 
biến. Tóm lại đạo Phật không công nhận có linh hồn trường cửu và bất biến. 
Do đó, có người bảo đạo Phật là vô thần. Thật ra, phải đi sâu nữa: đạo Phật 
Đại thừa xác nhận rằng vạn pháp đều có chung một bản thê, gọi là Pháp tánh; 
đối với chúng sanh thì bản thể ấy gọi là Phật tánh. Khi nói với người không 
theo đạo Phật thì nên dùng danh từ khác như bản thể, chân tánh. Cái bản thê 
đó không sanh không diệt, không thêm không bớt, không nhơ không sạch 
v.... vậy là nó không có đầu (vô thủy), không có đuôi (vô chung). 


Theo như giải thích của Phật Giáo, đặc biệt là môn học *V¡ Diệu Pháp 
(Abhidhamma) thì không có một linh hồn nào trong con người. Con người 
gồm 2 phần Sắc Uẫn (các bộ phận cơ thể) và Danh Uân (các trạng thái tâm 
lý). V¡ Diệu Pháp quan niệm đời sống con người là tiến trình phối hợp giữa 
các trạng thái vật lý (của Sắc Uần) và trạng thái tâm lý (của Danh Uấn) biến 
đổi theo nhân duyên (tùy thuộc điều kiện). Danh Uấn gồm Thọ Uẫn (các trạng 
thái cảm giác), Tưởng Uần (các trạng thái tưởng tượng), Hành Uẩn (các trạng 
thái tâm hoạt động), Thức Uấn (ý thức chủ) cùng sinh, cùng diệt tùy theo điều 
kiện phát sinh trong cuộc sống. Đa số những lầm tưởng về một cái linh hồn, 
cái ngã mà con người tưởng tượng ra là do Tưởng Uần hoạt động. Có 2 vấn 
đề chi phối đời sống tâm lý con người là Nghiệp và "Sự tùy thuộc phát sanh 
của Thức"... 


Theo như V¡ Diệu Pháp, Thức không tồn tại thường hằng mà biến đổi, sinh 
và diệt rất nhanh. Trong một sát na (nhỏ hơn một giây rất nhiều lần) thì Thức 
sinh và diệt tiếp nối nhau. Ví dụ: sở dĩ chúng ta thấy được hình ảnh là do Nhãn 
thức (thức thấy) sinh và diệt liên tục tiếp nối nhau tạo ra "sự thấy". Nhãn thức 
1 sinh rồi diệt, nhãn thức 2 sinh rồi diệt, nhãn thức thứ n sinh và diệt tạo nên 
cái thấy. Chúng ta tưởng rằng "cái thấy" do thức là trường tồn, chứ thật ra 
chúng sinh và diệt nối tiếp nhau. Tương tự cho: nhĩ thức (thức nghe), tỷ thức 
(thức ngửi mùi), thiệt thức (thức của vị), thân thức (thức của thân). Riêng Ý 


1595 


thức sanh lên cùng lúc với nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Tức là không có một cái 
ngã nào hay linh hồn nào mà trường cửu dù trong một giây đồng hô. Vị Diệu 
Pháp tuyên bố răng Danh Uân sinh diệt còn lẹ hơn là Sắc Uẫn gấp 17 lân. 
Điều này, chúng ta thấy rất gần với sự biến đổi (sinh diệt) của các hạt sơ cấp 
trong vật lý là không thê năm bắt được vị trí của hạt đó. Lúc sắp chết, Thức 
Cuối Cùng (Tâm Tủ) sinh lên và diệt, Thức Tái Sinh cho một kiếp sống mới 
được tạo ra do Nghiệp quy định. Do vậy, theo như V7 Diệu Pháp của Phật giáo 
nguyên thủy thì không có một linh hồn nào mà cái "linh hồn" chẳng qua là sự 
hoạt động của Danh Uấn dưới tác động của Nghiệp và do Duyên sinh (do cuộc 
sống chi phối). Một số trường phái Phật Giáo khác như Mật Tông quan niệm 
có Thân Trung Âm để cho linh hồn trú ngụ trước khi nhập thai. Tuy nhiên, 
quan niệm ấy chưa được ai kiểm chứng và sự giải thích về linh hồn không phù 
hợp với khoa học. 


Nhập Niết-bàn là thế nào? Một là diệt tham sân sĩ (luân lý), hai là đạt được vô 
ngã (tâm lý), ba là ra khỏi sinh tử luân hồi (siêu hình), vậy Niết-bàn là một 
tình trạng của cái tâm, không phải là một nơi chốn như thiên đàng, cho nên 
nói “nhập niết-bàn” là chưa chỉnh, phải nói là “chứng ngộ niết-bàn”. Có người 
nghĩ rằng đó là hư vô, nhưng lại không định nghĩa hư vô là cái gì! Theo Đại 
thừa, chứng ngộ niết-bàn là hòa nhập vào cái bản thể của vũ trụ, hòa nhập vảo 
cái Pháp tánh, hiện hữu mọi nơi, mọi lúc. 


Các bạn trẻ, các bạn bận công việc, lo đời sông, nên ít khi đặt vấn đề tín 
ngưỡng: hãy luôn luôn nghĩ lành, làm lành để tích lũy thiện nghiệp và làm 
gương cho con cái; hãy giúp người khác mỗi khi có thể, kế cả bố thí, các cụ 
nói “người ăn thì còn, con ăn thì hết” là có ý bảo rằng việc làm tốt của mình 
sẽ không bao giờ mất! 


*Danh từ Abhidhamma có nghĩa là giáo lý cao siêu, vỉ diệu. Gôm có hai thành 

phân: Abhi là sự thù thắng, uyên thâm, sâu xa; Dhanưna là giáo pháp, lời 

dạy của đẳng giác ngộ. Do đó Vì diệu pháp là giáo lý tỉnh hoa của đức Phật, 

giáo lý này đặc thù và nhiều pháp môn hơn Kinh tạng và Luật tạng. 
-—-0Ö0--- 

Spate - sự dồn lên nhanh, đột ngột 


Spatiotemporal — have both spatial (không gian ) and temporal (thời 
g1an) qualities 


Spatula — đao bay đề trộn hồ 


1596 


Spectrosraphic - máy chụp hình quang phổ 

Spellbind — làm mê đi như bị bỏ bùa 

Spew — nôn mửa 

Spiel — bài diễn văn, bài thanh minh 

Spigot — nút thùng rượu, đầu vòi 

Spindle - mọc thắng lên 

SpIrit — 1s the ethereal counterpart of the physical body 
Spitefulness — tính hẳn học, đầy thù hận 

SpIttle — saliva = nước bọt 

Splinter - mảnh vụn của gỗ, đá 

Splotch - vết bẩn; dẫu của mực, sơn 

Spontaneity — tính chất tự phát, tự sinh 

SŠponfaneous — proceedIng from natural feeling = tự ý, tự phát 
Sporadic — scattered, 1rregular = rời rạc, lác đác; không thường xuyên 
Sprawl - nằm ườn ra, tư thế uễ oải 

SŠpurIous — sai, không xác thực, giả mạo 

Spum — bát bỏ, từ chối, hất hủi 

Squabble — cãi nhau ầm ỉ 

Squall — cơn gió mạnh đột ngột, cơn bão bất ngờ 


Squalor — state of being filthy = bắn thỉu, dơ đái, tục tĩu 


1597 


Squander — lãng phí (tiền của, thì giờ) 

Squeaky — chuột kêu chít chít, tiếng cọt kẹt 

Squeal - tiếng kêu ré lên 

Squeamish - dễ phẫn nộ, dễ buồn bực 

Squelch - sự giẫm nát 

Squigely - chữ nguệch ngoạc 

Squirm — đi ngoăn ngoèo, bò ngoằn ngoèo (rắn) 

Sramana — wanderer: kẻ lang thang 

The Sramana traditions are best captured 1n the term parivraJaka, meaning a 


homeless wanderer. The history of wandering monks 1n ancIent India 1s partÌy 
unfraceable. 


Sa môn tiếng Phạn gọi là Sramana, âm Hán là Thất La Mạn Noa... cũng còn 
gọi là Sa Môn Na, Sa Môn Văn, gọi tắt là Sa Môn. Dịch là: Cân Lao, Công 
Lao... Bâần Đạo, Pháp Đạo. 


Đây là từ ngữ chuyển âm của phương ngôn Tây Vực, chỉ chung cho những 
người xuât gia, cạo bỏ râu tóc, ngăn dứt các điêu ác, siêng tu các việc thiện, 
điêu phục tâm thân, câu mong đạt đên Niệt Bàn. Từ nây chỉ chung cho cả Nội 
đạo và Ngoại đạo. 

Trong Luật Tiểu định nghĩa Sa Môn: “Cần tu Giới, Định, Huệ, tức diệt tham 
sân s1, danh vị Sa Môn (siêng năng và chuyên cân thực hành Giới Định Huệ, 
đoạn tận tham sân s1, tôn xưng là Sa Môn). 

SftafT - gậy, ba toong 


Staggar - bước lảo đảo, loạng choạng 


Staggering — gây sửng sốt, làm kinh ngạc 


1598 


Stalwart - người khỏe mạnh, người vạm vở 

Stamina - sự chịu đựng, khả năng chịu đựng 

Stance - tư thế, thế đứng 

Sfanza — đivIsion of poem 

Stargazing - ngắm trăng sao, chiêm tinh 

Sftarker - khoả thân 

Stash - giấu, cất, đề nơi an toàn 

Sfatus quo — nguyên trạng, hiện trạng 

Staunch — strongly built, faithful = vững chắc, kín mít, tốt 
Stave - gỗ cong để đóng thuyền 

Steadfast — kiên định, không giao động (steady = vững chắc) 
Steeplechaser - người cõi ngựa đua vượt rào 

Stela - tắm bia 

Stellar - thuộc về tỉnh tú 

Stemming - nhôi, nhét cho đầy 

Steppe - vùng thảo nguyên 

Stereotypical - bản in, khuôn mẫu 

Stern — nghiêm nghị 

Sternum - xương ức 


Stifling - ngột ngạt khó thở 


1599 


Stigma - điều sỉ nhục, vết nhơ 

Stipulation - điều quy định, điều kiện 

Stoicism - chủ nghiã chấp nhận nghịch cảnh 

Stolid - dửng dưng, lảnh đạm 

Stout - quả quyết, đũng cảm 

Straddle — giang chân, tư thế cưỡi ngựa 

Strafe — to rake with fire at close range (Army troops) = sự băn phá, oanh tạc 
Straggle - đi không theo hàng lối 

Strand - bờ biễn, bờ sông 

Straftasem — mưu mẹo, mưu kế để lừa ai 

Stratification — các tầng trong địa chất 

Stream-enter — person who Joins the Sangha on the spot - nhập giòng 


Sau khi nghe Phật giảng, các vị trưởng giả, các Đạo sĩ Bà-la-môn, dân chúng 
đều muốn gia nhập tăng đoàn ngay tại chỗ. 


The lie of a sứữeam-ernferer does not appear allen or friphtening to 
contemporary people; rather, It appears admirable. Many of the stream- 
enterers at the time of the Buddha were lay discIples and were exemplary 
people. They were virtuous, led contented family lives, and were engaged 1n 
socIety, helping theIr communrity and the Buddhist religion. Although stream- 
enterers have reached a level of realization, they stIll possess a subtle degree 
of defilement. They still grieve and lament when encountering separation. 
They still have preferences and aversions like unawakened people, although 
these are attenuated and do not lead to serlous misconduct. Their suffering 1s 
minor compared to the suffering they have abandoned. They are firmly 
established and secure In a happy, wholesome and faultless life. Prominent 
stream-enterers from the Buddha*s time include: Bimbisara, King of 
Magadha, who offered Veluvana, the first Buddhist monastery, and who kept 


1600 


the weekly Observance Day precepts; Anathapindika, founder of the famous 

monastery of Jetavana and Incomparable benefactor to the monastic 

communrty and to the poor; Visakha, foremost lay-woman supporter, who 

was renowned In the Kosala country - she was very actIve In promoting social 

welfare despIte having twenty children of her own... 

Strenuously — tích cực, hăng hái 

Strident - giọng nói lanh lánh, chói tai 

Strife — xung đột, bất hòa 

Stringent — nghiêm ngặt 

Stubborn = obstinate, unreasonable, unyielding = ngoan cố, ương ngạnh 

Stumble - vấp, trượt chân 

Stunned - bị sửng sốt 

Stupefy — làm cho ngớ ngắn, u mê đần độn; Stupefaction - tình trạng u mê 

Stupendous - lạ lùng, kỳ diệu 

Stupor - sự ngắn ngơ, trạng thái kinh ngạc 

Stuttering — nói lắp bắp 

SuaviIty — tính khéo léo, tính ngọt ngào 

SubconsciIous — exIsting 1n the mind, but not Iimmediately available to cons- 
ciousness...the menfal activities Just below the threshold of 
conscIousness (thân thức, A-la1-da thức). 

- the vast Inner region of experIences not avaIlable to conscI- 

Ous awareness. Ït 1s belleved to be the repository of all past- 
life experlences. 


- tiềm thức (storehouse of all past-]ives of a soul) 


Subconscious Images — From the metaphysIcal (siêu hình) perspective, the 
subconscIous mind 1s the seat of memory. Everything we have experIenced In 


1601 


life 1s recorded In the subconscIous. It 1s like the vast hard drive on a computer 
that record not only experlences and memorles, but patterns of behavior as 
well. It also has recorded experlences of past le as we carry the same 
subconscIous mind from 1ncarnation fo Incarnation. 


The subconsclous 1s a fascinating and essential study all by 1(self, but in 
connection with karma and past life memory, the subconsclous works 1n 
cooperatfion with the soul Iimages In helping to resolve karma. Whereas the 
soul Images present pIctures of what you are to accomplish and face In this 
life, the subconscIous bringøs up what have already been. For example, 1f you 
have karma to work out with your spouse, your heart chakra wIll bear the 
Imaøe of your spouse as he or she 1s In this life. The energy around that Image 
WIll indicate the kind of relationship you can expect from this person. 

'Your subconscIous mind, on the other hand, will show the Image of your past 
life relatlonship with your spouse that have karmically brought you back 
together. 

The subconsclous mind has been a majJor focus when 1t comes tfo 
reIncarnation, one of the strongest cases for proving the reincarnation exIsts 
has been the testimony of those have undergone what 1s commonly called 
“pasf lƒe regression”. The 1dea 1s to find ways to tap Into the subconscIous 
mind and retrleve Information about past life. The most common way tfO 
regress 1s thouph hypnosis. Under hypnotic sugsgestion, people can recall 
experlences from a past life, often with amazing detail. The questions mosf 
often asked are whether past life regression 1s real or something Imagined by 
the person being hypnotIzed, and 1Ÿ 1t 1s real, whether 1t 1s therapeutically 
beneficial... 


SubconscIous mind — forms the bridge between the conscIous and supercon- 
(tiêm thức) cIous mind (Siêu thức) 


Subhadda, the Last Disciple - Subhadda, một du sĩ và là đệ tử cuối 
cùng của Đức Phật 


Now It happened that a certain wandering ascetic called Subhadda was stayIng 
near Kusinaga and, hearing that the Buddha was about to pass away, he 
resolved to go and see him. Subhadda had a question he could not resolve and 
was sure that the Buddha could answer his question and clear his doubts. 

So Subhadda went to the sala tree grove, and asked Venerable Ananda 
whether he could see the Buddha. But Venerable Ananda said, "Enouph, 
friend Subhadda, the Buddha 1s very weary. Do not trouble him." 


1602 


For a second and third time Subhadda made hs request and for the second and 
third time, Venerable Ananda replied 1n the same manner. 


However, the Buddha caught a word or two of the conversatlon between 
Venerable Ananda and Subhadda, and called Venerable Ananda to him, 
sayIng, "Come, Ananda. Do not keep Subhadda from seeing me. Let him 
come. Whatever Subhadda may ask of me, he will ask from a desire for 
knowledge and not to annoy me. And whatever Ï may say In answer to hIs 
quesfions, that he will quickly understand.” 


Permission granted, Subhadda approached the Buddha, and after greeting 
him, said, ”O Gotama, there are many famous religious teachers who teach 
other teachinss, different from yours. Have they all, as they claim, discovered 
the truth? Or have only some of them discovered the truth while others have 
not?" 


"Enough, O Subhadda," said the Buddha, "You should not worry about other 
teachings. Listen to me and pay close attention to what I say, and I will make 
known to you the truth. 


"In whatever doctrine or teaching the Noble Eightfold Path 1s not found, there 
will neither be found those who have become sotapanna, sakadagami, 
anagamI or arahant (four levels of sainthood). But In those teachings where 
the Noble Eightfold Path 1s found, there also you wIll find the sotapanna, the 
sakadagamI, the anagami and the arahant. In this teaching of mine, O 
Subhadda, 1s to be found the Noble Eiphtfold Path, and In 1t alone the 
sofapanna, the sakadagami, the anagami, and the arahant are found. In no other 
schools of religIlous teachers can such arya beings (saiInts) be found. And 1f 
only my discIples live righfdly and follow my precepts or training rules, the 
world wIll never be without genuine arahants." 


Then Subhadda asked to be admitted to the order of monks and the Buddha 
øranted his request. In this way Subhadda became the very last convert and 
disciple of the Buddha, Just as Kondanna In the deer park at Benares was the 
first convert and disciple forty-five years earlIer. 


And by earnest and diligent effort in following the teaching, Subhadda very 
shortly became an arahant... 


Đức Phật hóa độ cho người cuối cùng - Du sĩ Subhadda 
1603 


Bấy giờ có du sĩ Subhadda, đang sống ở Kusinara, biết tin Đức Phật sẽ nhập 
Niết bàn vào canh cuối cùng của đêm nay ở Kusinara. Du sĩ có suy nghĩ như 
sau: "Các đạo sư lớn tuổi, các du sĩ thường nói với ta rằng sự kiện Như Lai, 
bậc toàn giác xuất hiện ở đời là hiếm có, rất hiễm có. Vào canh cuối cùng đêm 
nay, Đức Phật Thích Ca, bậc Toàn giác sẽ nhập diệt. Ở đây ta có lòng tin Đức 
Phật, có thể là Ngài sẽ thuyết pháp cho ta để ta được giác ngộ". 


Rồi du sĩ Subhadda đi đến rừng cây Sala, và xin Đại đức Ananda cho được 
gặp Đức Phật. Nhưng ông Ananda nói là Đức Phật đang mệt, không thê tiếp 
được. Subhadda ba lần thỉnh cầu, Đại đức Ananda đều không chấp nhận. 
Nhưng Đức Phật nghe câu chuyện giữa Đại đức Ananda và du sĩ Subhadda, 
bèn nói với Đại đức Ananda rằng: "Hãy để cho Subhadda vào. Ông ta đến đây 
để mong được nghe pháp, được giác ngộ, chứ không phải để làm phiền Ta, và 
những lời Ta nói, Subhadda sẽ có thể hiểu được". 


Đức Phật nói cho Subhadda nghe về con đường đạo tám nhánh, và chỉ có 
những người tu học theo pháp và luật của Như Lai, mới thực hành con đường 
đạo tám nhánh và mới có thể trở thành đệ nhất Sa môn, đệ nhị Sa môn, đệ tam 
Sa môn, đệ tứ Sa môn. Subhadda vô cùng hoan hỷ và xin quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng. Đồng thời xin được xuất gia làm Tăng, ngay bây giờ trước 
mặt Đức Phật. Tuy rằng theo luật, đáng lý, Subhadda vốn là du sĩ ngoại đạo, 
phải trải qua 4 tháng thử thách và sau đó, nếu Tăng chúng chấp nhận, mới 
được thọ giới Tỳ kheo. Nhưng vì trường hợp rất đặc biệt, Đức Phật đặc cách 
cho Subhadda miễn trải qua 4 tháng thử thách và bảo Tôn giả Ananda truyền 
thụ giới Tỳ kheo cho Subhadda. Subhadda sau một thời gian tu học tinh tấn, 
trở thành một A la hán. Ông là người được Phật hóa độ cuối cùng. 
-—-0O0o--- 
SubJugate — bring under control and øovernance = chinh phục, nô dịch hoá 


Sublime — hùng vĩ, uy nghi, thăng hoa 

Subservient - phụ thuộc 

Subsist - sự tồn tại, sự sinh sống 

Substantiate — chứng minh (Substance = chất liệu, vật chất) 
Substratum — mồng, nền, lớp dưới 


Subterfuge — lẫn tránh để khỏi bị khiễn trách 


1604 


Subtle — tinh tế, vi diệu (subtlety = tuyệt diệu, vi diệu) 

Subtlest — delicate, elusive, difficult to understand or perceIve 
Subverted - lật đồ, phá vỡ, phá hoại (Subvert - lật đồ chính phủ) 
Succinct — concise = ngắn gọn, súc tích 

Succour - sự cứu g1úp, viện trợ 

Succulent — ngon, bồ (thịt, trái cây) 

Succumb - thua, không chống nỗi 


Suchness — an epithet (tên gọi có ý nghiã) for emptiness, which refers to the 
way thinøs really are. 


Suddhodana — Gotama”s father, a member ofthe Sangha, the regular 
Assembly of arIstocrats (người qúy tộc, thành viên trong 
nhóm cai trị) which governed the Sakyan Clansmen and theIr 
family (Vua Tịnh Phạn, cha của Thái tử Tắt-Đạt-Ða) 


Suddhodana - King Suddhodana 


King Suddhodana, who was of the Sakyan caste, was a righteous king who 
ruled over Kapilavatthu. As a young prince he excelled in warfare and 
swordsmanship. After a victorlous batfle his father, King Sihahanu, offered 
him a boon. He requested permission to marry the beautiful sisters, Maha 
Maya and PajapatI. Even though In many other kingdoms 1n India It was 
accepted for the king to have more than one consort, this was not the custom 
in Kapilavatthu. The Sakyans were monogamous and as such Prince 
Suddhodana had to receive special permission to marry the noble princesses 
who were of the Koliya caste. Prince Suddhodana wished to make both 
princesses hIs consorts as he had heard that one of the two sisters would ø1ve 
birth to a noble son who would bring great happiIness to mankind. 


For many years his chief consort, Queen Maha Maya, had no children. Then, 


almost twenty years after their marrlage, she øgave birth to a baby prince whom 
they named Siddhattha, meaning wish-ƒuJƒfiled. 


1605 


King Suddhodana first recognized the extraordinary qualities of their child 
when the Saøe Asita came to vIsit the baby. Asita, who was renowned for hIs 
wIsdom and was a teacher to King Suddhodana, visited the palace on hearing 
Of the birth of the prince. The king carried the baby to Asita for his blessing. 
To their surprise, the baby moved and placed His feet on Asitaˆs head. The 
WIse Asita then examined the markings on the babyˆs feet, and kneeling before 
the young prince, pald homage to Him. Asita then predicted that this noble 
baby would one day be a Buddha and show the world the path to the end of 
suffering. King Suddhodana, seeing the learned Asita salute the baby prInce, 
followed suIt, sayIng, "Son, this 1s my first act of obeIsance. " 


King Suddhodana paid homage to the prince for the second time during the 
royal ploughing festival. It was the custom at that time to herald the new 
ørowing season with festivitles. The nurses, observing that the baby prince 
was asleep, Joined 1n the festivitles and merry-making. When they returned 
they found the prince meditating while siftting cross-legsed a few feet above 
the ground. Alarmed, they Informed the king of the extraordinary feat. The 
king then knelt and saluted the baby prince for the second time, sayIng, "Son, 
this 1s my second act of obeIsance. " 


Despite the fact that two sages had predicted that the prince would be a 
Buddha, King Suddhodana wanted his son to be a King. Four others had said 
that the baby would be a Buddha or a Universal Monarch. The king decided 
that he would surround the prince with luxury and ensure that he was totally 
shielded from suffering so as to ensure his royal lineage of an Universal 
Monarch. King Suddhodana did not want the baby prince to be a Buddha. 
However, the prince”s aspiration and effort over aeons of time had to be 
fulfilled. Prince Siddhattha left home In search of the Truth and attained 
enlightenment by realizing the path to the total destruction of suffering. After 
this, Prince Siddhattha was known as the Supreme Buddha Gotama. 


The Buddha was In RaJagaha when there arose a strong desire In King 
Suddhodana to see his enlightened son. He sent courtIers Inviting the Buddha 
to visit the city of His childhood. However, on hearing the Dhamma, 
messenger after messenger decided to remain with the Buddha and be 
ordained. EnJoying the bliss of Nibbana, the courtiers dịd not convey the 
Invifation to the Buddha. Finally, King Suddhodana sent his most trusted 
courtler, Kaluday1, a playmate of Prince Siddhattha, to bring the Buddha back 
to Kapilavatthu. Kaluday1 agreed to gIve the message 1f the king gave him 
permission to be ordained as a monk. 


1606 


When the Buddha arrived In Kapilavatthu the proud Sakyan elders decided 
that they would not pay homaøge to Him. Instead, they sent the younger prInces 
and princesses to pay homage. The Buddha, seeing the pride of the Sakyans 
and 1ts hindrance to theIr attainment of spiritual development, performed the 
Twin Wonder. Red and blue rays that depicted fire and water radiated from 
either side of His body. The king, seeing the miracle, fell down on hIs knees 
and paid obeIsance to the Buddha by sayIng, “Son, this 1s my third act of 
obelsance". The Sakyan elders, ther pride subdued, followed King 
Suddhodana”s example and paid homaøge to the Buddha. 


King Suddhodana assumed that the Buddha and His retinue of 20,000 monks 
would come to the palace for their meals on the following day. As such he did 
not 1nvite the Buddha to the palace. Without an 1nvitation, the Buddha decided 
that He would examine what His ancesfors, the Buddhas of the past, did when 
they first visited their home city. Did they go uninvited, to theIr previous 
home? He observed that the Buddhas of the past had not automatically Invited 
themselves. They had Instead gone for alms from house to house. The Buddha, 
with His retinue of monks, followed the age-old tradition of seeking alms from 
every house. 


Before long the message that his Son was begøing for alms reached the king. 
Disturbed, he questioned the Buddha as to why He was Insulting His father, 
the king, by begging for alms. The Buddha gently informed King Suddhodana 
that He was following the custom of His ancestors. The king replied, "How 
could that be? You are a Sakyan Prince of the Solar Dynasty, with royal blood. 
None of our ancestors begsed for therr food.” The Buddha corrected the king 
by sayIng, "O King, you are referring to your lineage. I am of the Buddha 
lineage. The Buddhas of the past, when visiting their homecIty for the first 
time, went from house to house seeking alms 1f they were not 1nvited." 


The humility of the Great Buddha 1s observed In this simple action. Not only 
dịd the Buddha when 1n doubt seek counsel from the traditlons of past 
Buddhas, but He also did not see any need for arrogance Just because He came 
from a royal caste. He was an ascetic, a Buddha, and as such even In His 
homectty, followed the customs of His ancestors. 


King Suddhodana attained Arahanthship In stages. He attained the first two 


stages of sainthood, Sotapanna and Sakadagami, on the Buddha's first visit 
after hearing a few lines on righteousness. The Buddha advised the king to 


1607 


lead a righteous, uncorrupted life, and that the righteous live happlly 1n both 
this life and the next. 


He atftaned the thrd stage of sainthood, Anagami, on hearing the 
Dhammapala Jataka. When the Buddha was practising self-mortification, He 
had reduced His food intake to such an extent that His body was wasted and 
He often fainted from lack of nourIshment. An erroneous message was sent to 
King Suddhodana that his son had passed away. The king, however, refused 
to believe the message, saying his son would not pass away before attaining 
His goal of enlightenment. The Buddha, on hearing this, dispensed the 
Dhammapala Jataka, a previous life story of another Instance when they had 
been father and son. At that time, bones had been brought back by a messenger 
with the claim that his son had died. In that birth also, King Suddhodana had 
refused to believe that his son had died. 


Kng Suddhodana attaned the varlous stages of sainthood without 
renunciation. He chose to perform his royal dutiles and remain as the King of 
Kapilavatthu. Many years later, on hearing of His fatherˆs Imminent death, the 
Buddha visited Kapilavatthu to give His last discourse to His father. On 
hearing the Dhamma, King Suddhodana attained Arahanthship. Seven days 
later he passed away. The Buddha was about forty years old at the time of HiIs 
fatherˆs death. (MyanmapedIia) 


Vua Suddhodana - Tịnh-Phạn Vương - thuộc dòng Sakya, giống 
Ariya da trắng ở Âu Châu và Á Châu, gần dân Latins (Ý), Đức...Khi Hoàng 
tử Siddhartha ra đời và lớn lên, vua cha không cho lìa cung nội, ra lệnh nghiêm 
nhặt không cho ai được phép thổ lộ cho Hoàng tử thấy biết những sự buồn 
thảm, bệnh tật và những cảnh đau khổ, tử biệt trong đời. Ngày ngày Hoàng tử 
sống giữa yến tiệc, ca xang, hết cuộc vui này đến trò vui khác, làm cho Hoàng 
tử say mê, không quan tâm lo nghĩ đến thế sự. Ngoài ra còn có nhiều danh sư 
chuyên dạy văn chương võ nghệ, rèn luyện cho Hoàng tử có đủ tài ba lỗi lạc. 


Sau khi Hoàng tử chứng kiến cảnh một người già quăn quại dưới sự tàn phế 
suy nhược của xác thân, rồi Hoàng tử gặp một người đau khổ vì bệnh lỡ lói 
cùng khắp thân thể. Một tử thi sình hôi thối gớm nhờm, sau cùng Hoàng tử 
gặp một vị thầy tu...Giữa những cảnh đó, Hoàng tử quyết ra đi tìm đạo lý để 
cứu độ chúng sanh. 


1608 


Sau 6 năm tu tập, trong đêm trăng tròn tháng vesakha, Bằ-Tát Siddhartha đã 
chứng quả vị Chánh Đăng Chánh Giác nhăm ngày dậu, lúc ây Ngài được 35 
tuôi... 


Một ngày nọ, do sự thúc giục của ông Udayli, đức Phật trước khi lên đường, 
xây mặt về quê hương, rải tư tưởng lành, cầu chúc yên vui cho vua cha và 
đồng bào quyến thuộc. Xong Ngài cùng đoàn Tăng chúng khởi hành nhằm 
hướng Ca-Tỳ-La-Vệ (Kapilavatthu) tiến bước. Nhằm mùa thu, khí trời mát 
mẻ, trải qua 60 ngảy ròng rả, ngày đi đêm nghỉ. Đến nơi đức Phật và Chúng 
Tăng dừng bước tại vườn thượng uyên của Vua cha, vườn Nigrodha, thuộc 
ngoại ô hoàng thành. 


Vua Suddhodana vẫn chưa tha thứ con Ngài vì thất vọng đau đớn, không thê 
nguôi lòng: Hoàng tử đã xuất gia thì còn ai xứng đáng nối nghiệp cho dòng 
họ Sakya (Thích Ca). Nay đức Phật về tới, Vua Suddhodana cũng cố gắng 
thân hành ra đón với tư cách của một nhà vua và một người cha trên long xa 
bốn ngựa. Dọc đường Vua gặp các vị Tỷ-kheo mang bát đi khất thực trong 
thành. Ngài nghĩ tới con của Ngài là một vị Hoàng tử mà ngày nay cũng đi 
xin ăn, như thế quả thật là nhục nhã vô cùng. Ngài liền truyền lệnh xua đuổi 
các thầy Tân -Kheo cho khỏi chướng mắt, rồi quay long xa trở vảo hoàng cung, 
ôm âp môi lo sợ cho rằng sự hồi loan của con Ngài là một điều bắt thường, 
sắp đem lại một trận bão tố, lôi cuốn dòng giống Sakya theo triều lưu thoát 
tục. 


Đức Phật liền phái ông Udayi vào đền an ủi Vua cha và giải thích cho Ngài 
hiểu răng trong đời rất khó mà được cái vinh hạnh là Cha của một Đắng Cứu 
thế, vẻ vang hơn làm Thượng Hoàng của một vị Chuyên Luân vương. Vua 
Suddhodana nghe được, bớt sầu truyền lệnh tô chức một cuộc nghênh tiếp đức 
Phật rất trọng thể. 


Đức Phật tiên đoán sẽ gặp nhiều sự khó khăn trong buổi tái ngộ hôm nay: 
dòng Sakya từ cô chí kim đã nổi tiếng là một dòng tự cao, tự trọng, chăng bao 
giờ chịu khuất phục một ai. Dù Ngài là Phật nhưng Ngài biết không dễ gì làm 
thần thánh ở quê mình được, nhất là trước mặt Vua cha và những bậc trưởng 
lão trong dòng họ là những người đã từng biết Ngài lúc còn nhỏ bé. 

Một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác không thể đứng dậy, cũng không thê 
nghiêng mình trước một người phàm tục nảo, vì ngại rằng đầu người ấy sẽ bị 
bê ra 7 miếng, nếu họ chịu thọ lãnh cái vinh hạnh tối cao ẫy. Đức Phật nhất 
định phải dùng phép thần thông để cảm phục dòng Sakya, trước giờ hội ngộ 
với Vua cha và Hoàng thân trong triều. Ngài hóa ra một con đường trên hư 


1609 


không, trên ấy Ngài đi kinh hành như đi trên mặt đất, giữa lúc Vua 
Suddhodana, bá quan văn võ và dân chúng rần rộ ra nghinh đón Ngài. Trước 
sự mẫu nhiệm hy hữu ấy, mọi người ngâng mặt lên nhìn một cách sung sướng, 
rồi chắp tay quì lạy, tỏ lòng tôn kinh đức Phật. Chính Vua cha cùng quì lạy 
con Ngài , thân tâm rất khoan khoái nhẹ nhàng và đắc chí được làm cha của 
một Đẳng Cứu Thế. 


Mối tình lạnh nhạt giữa cha con đã chấm dứt trong giờ phút phụ tử đoàn viên, 

nên hai bên thân thích trò chuyện. Đức Vua vân chưa hài lòng trước hoàn cảnh 
tương phản xốn xang của đời sống con Ngài: đi chân không, ăn nằm vất vả, 

không tắm nước thơm, không mặc y phục thanh nhã, không đeo đồ hộ vệ, 

không âm nhạc ca vũ, cũng không có phi tần cung nữ hầu hạ. 


Đức Phật dùng lời ôn tồn lễ phép giải thích cho Vua cha thấy rõ rằng đời sống 
an vui của bậc Thánh nhân không còn dính liú đến các điều hoan hỷ của thế 
tục và bậc xuất gia đã sẵn có nhiều sự bồi đắp, nhiều đặc ân cao quý hơn. 
Nghe vậy đức Vua tạm gọi là an tâm... 


Vua Suddhodana không muốn cho con Ngài mỗi bữa mang bát đi xin ăn nơi 
dân chúng. Đê tránh sự nhục nhã ây, Vua cha thính đức Phật và Chư Tăng 
mỗi ngày vào thọ thực trong hoảng cung. 


Làm thế chăng khác nào lập đàn tràng nơi cung nội cho đức Phật tha hồ cảm 
hóa thân nhân. Mỗi ngày đức Phật có dịp hội kiến với quyến thuộc, nào là cha, 
mẹ nuôi, vợ con, em út, chú bác, bạn xưa, là những người đã đau khổ từ lúc 
Ngài trốn đi tìm đạo và luôn luôn phiền trách Ngài ra đi không để một lời từ 
biệt. Lần lần đức Phật cởi mở sự hiểu lầm của quyến thuộc:"Vì tình thương 
lai láng đối với gia đình chủng tộc, Như Lai chỉ tạm biệt để tìm đường diệt 
khổ, hầu hướng dẫn mọi người tiến đến nơi an vui tuyệt đối. 


Ngày nay đạo đầy quá đủ, cũng vì lòng từ b¡ Vô lượng đối với toàn thể chúng 
sanh, mà Như Lai vê đây thuyêt minh chân lý cứu độ quyên thuộc giông nòi, 
ra khỏi sông mê biên khô. 

Trong đời Như Lai là người duy nhất đã tận tụy hy sinh, để đem lại hạnh phúc 


cho nhân quân xã hội". 


Bao nhiêu sâu khô phiên muộn chờ dịp tuôn ra đê lên án người thât hiệu, bạc 
tình, lần lân bị tan rã dưới hiệu lực của lời biện minh rât chân chính, càng lúc 
càng đem lại cho tâm hôn môi người những cảm xúc nhẹ nhàng khoan khoái. 


1610 


Ngoại trừ đức vua, tất cả thân quyền của đức Phật đều quì lạy xin thọ qui giới 
làm người cư sĩ: Ba vị Hoảng thúc, bà dưỡng mẫu Gotami, Công chúa 
Yosadhara, Hoàng tử Rahula, Hoàng đệ Nanda, cùng anh em chú bác tính ra 
trên ngàn người... 


Vua Suddhodana có cảm tưởng rằng con Ngài gây ra một phong trào xuất gia 
mãnh liệt cho dòng Sakya, nên ban đầu Ngài tỏ ra bất mãn, nhưng sau lại nhờ 
nghe được liên tiếp hai thời pháp của đức Phật, Vua cha đã đắc được đạo quả 
Tu-Đà-Hoàn và Tu-Đà-Hàm, Ngài thỏa thích dâng vườn Nigrodha (Cây Đa) 
cho đức Phật và Chư Tăng làm nơi Hoằng pháp độ sanh. 


Khi Vua Suddhodana sắp thăng hà, đức Phật trở về độ Vua cha đắc quả A-La- 

Hán. Chính đức Phật tắm rửa, tân liệm và lo việc hỏa táng cho Vua cha... 
-—-0O0--- 

Suffusing — spread over = lan ra, tràn ra 


Sujata — Tu-sà-đa - SuJata, a maiden who, in Gautama Buddha's life, offered 
the Buddha a bowl of mIlk rice before he gave up the path of asceticIsm 
following sIx years of exfreme ausferItIes... 


Sujafa - The Golden Bowl 


Now at the time, In a nearby village called Senami, there lived a young, very 
beautiful and rich girl called SujJata, who wanted a husband of equal rank and 
a son. She had walted for many years and she was not successful. The people 
told her that she must øo to certain banyan tree near the NeranJara rIiver and 
pray to the tree-god to give her a husband and son. She diịd as the people told 
her and later on she got married to a young man and they had a lovely son. 
She was extremely happy and decided to fulfil her vow to the tree-god for 
øIving her all that she had asked for. 


SujJata had a thousand cows, and she fed them with sweet creepers called 
valmee so that the cow”s milk was sweet. She milked these thousand cows 
and fed that milk to five hundred cows, and then fed their milk to two hundred 
and fifty cows and so on until she fed only eight cows. She did this to get the 
sweefest and most nourIshing mIlk, to make delicious milk-rice as an offering 
to the tree-øod. 


1611 


As she was doïng this she was surprised to see her servant running back from 
cleaning and preparing the area at the foot of the banyan tree. Very happy and 
exci(ed, the servant said, "My lady SuJata! The banyan god 1s meditating at 
the foot of the tree. How lucky you must be to have the god 1n person to accept 
your food.” 


SujJafa too was happy and exciIted and danced with Joy with the servant. They 
then took even more paIns to prepare the milk-rice, pouring 1t Iinto a golden 
bowIl. 


Taking the delicious milk-rice both of them went to the banyan tree and SuJata 
saw what she perceived to be a holy man. He was handsome and golden 
looking and sat serenely 1n meditation. She did not know that he was 1n fact 
Ascetic Gotama. She bowed with respect and said, "Lord, accept my donation 
of milk-rice. May you be successful 1n obtaining your wIshes as I have been." 


Ascetilc Gotama ate the sweet thick milk-rice and then bathed In the river 
NeranjJara. This was the last food and bath he would have for seven weeks. 
When he finished he took the golden bowl and threw It In the river, sayIng, "If 
I am to succeed 1n becoming a Buddha today, let this bowl go upstream, but 
1f not, let 1t go downstream." The øgolden bowl went upstream, all the while 
keeping In the middle of the river. 


Sujata - Thiếu Nữ Du Đà Da - Cái Bát Vàng 


Thời bấy giờ, lân cận làng Senani, có một cô gái rất xinh xắn và giàu có, tên 
là Du Đà Da (Sujata), mộng ước của cô là có một người chồng như ý và sinh 
con trai đầu lòng. Điều này cô mong ước tử lâu, nhưng vần chưa thành! Dân 
làng khuyên cô nên ra cây cô thụ, gần bờ sông Ni Liên Thiền, cầu khẩn vị 
thần Cổ Thụ sẽ được như ý. Cô liền theo lời khuyên của dân làng, kết quả là 
cô đã kết hôn với chàng thanh niên và sinh được con trai dễ thương như ý. 
Điều này làm cô vô cùng vui sướng và quyết tâm trả lễ vị Thọ Thần... 


Cô Du Đà Da có nuôi 1000 con bò sữa, cô nuôi dưỡng bằng cách cho bò ăn 
chất ngọt của giống cây leo (có lẽ là chất đường molasse mả ngày nay người 
ta cho ngựa ăn?). Trước tiên cô lẫy chất sữa của 1000 con bò này, rồi nuôi 
dưỡng 500 con bò sữa đã chọn lọc. Rồi tiếp tục lấy sữa của 500 con bò này để 
nuôi dưỡng cho 250 con đã chọn lọc khác...cứ thế tiếp tục cho tới khi chỉ còn 
§ con bò sữa. 


1612 


Sở dĩ cô làm như thê là đê có được một loại sữa ngọt và bô dưỡng nhât, sau 
đó nâu món cơm sửa đem ra cúng dường trả lề vị Thọ Thân. 


Khi cô đang nấu cơm sữa thì gia nhân đang dọn dẹp sạch sẻ dưới tàng cây cổ 
thụ. Bất chợt gia nhân hốt hoảng chạy về báo cho Du Đà Da biết là vị Thọ 
Thần đã ứng hiện đang ngồi thiền dưới cội cây: “thật là may mắn, công nương 
đã được vị Thọ Thần hiện diện để nhận thức cúng dường”. Du Đà Da quá đỗi 
vui mừng cùng ca nhảy với gia nhân... 


Sau đó họ cân thận sửa soạn cơm sữa, cho vào cái bát vàng đem ra cây cô thụ 
cúng dường cho vị Thân. 


Cả hai đem cơm sữa ra cây cổ thụ cúng dường cho vị Thọ Thần. Vị Thần với 
dáng người trong sáng, đẹp đẻ với da dẻ óng ánh như vàng đang ngồi thiền 
quán, Du Đà Da không biết rằng đó là vị tu sĩ khổ hạnh Gotama. Cô trang 
nghiêm đảnh lễ, kính cần nghiêng mình và tôn nghiêm khẩn vái: "xin Ngài 
nhận chén cơm sữa này và câu chúc Ngài thành đạt như ý như con!" 
Gofama ăn xong, xuông tắm dưới sông Ni Liên Thiền. Đấy cũng là bữa ăn và 
lần tắm cuối cùng trong suốt bảy tuần sau khi Ngài thành đạo.. 


Sau khi ăn xong bát cơm sữa, Gotama đem bát vàng ra bờ sông và ném bát 
xuống sông, Ngài nguyện răng: nếu Ngài thành quả Phật Đà hôm nay, bát 
vàng sẽ trôi ngược dòng, nêu không thì bát vàng sẽ trôi xuôi dòng. Lạ thay, 
bát vàng trôi ngược dòng được một lúc, rồi bị vướng nằm lại giữa dòng 
sông...(QTC) 





Sujata Offering Milk-Rice 
to Buddha 


Sullied - bị ô nhục 


1613 


Summon - gỌI đến, mời đến 

Sumptuous — xa xỉ, lộng lẫy 

SuperconscIous — siêu thức 

Superficial - bề mặt, bề ngoải 

Superimpose - đặt lên trên cùng, chồng lên 

Supine — tư thế năm ngửa, lật ngửa 

Supplant — thay đồi, lật đồ 

Suppress something = put an end to something = tiêu diệt 

Supraorbital — situated or occurring above the orbit of the eye = trên ổ mắt 
Suprasensory — siêu giác quan 

Surmise - phỏng đoán, ước đoán 

Surreptfitlously — lén lúc, gian lận 

Surrey — xe ngựa hai chỗ ngồi 

Surrogate - người đại diện tôn giáo, đại diện giám mục 

Sustenance - trợ giúp, phương tiện sinh sống 

Sufra — the teachings or scrIptures of Buddha Shakyamuni 

In Buddhism, the sutra refers mostly to canonical scrIptures, many of which 
are regarded as records of the oral teachings of Gautama Buddha. The Pali 
form of the word, sutfa, 1s used exclusively to refer to the scrIptures of the 


early Pali Canon, the only texts recognized by Theravada Buddhism as 
canonIcal... 


Mahayana Sutras 


Amitabha — Shorter Amitabha Sutra. 
1614 


Smaller Sukhavati-vyuha Sutra. 
Sufra of Amida. 


One of the three sutras that form the doctrinal basis of the Pureland School - 
the two others are Meditation Sutra and Longer Amitabha Sutra. It descrIbes 
the Blessings and Virtues of Amitabha Buddha and his Pureland, and 
điscusses rebrrth. 


Avafamsaka - Flower Ornament Sutfra. 

Flower Garland Sutra. 

Flower Adornment Sutra. 

Gandavyuha Sutra. 
Second longest sutra 1n the Mahayana Canon, (40 chapters). Ít consIsts of 
largee Important ¡independent sutras, namely: Gandavyuha Sutra, 
Dashabhumika Sutra, Amitayurdyhana Sutra. It records the higher teaching of 
the Buddha to Bodhisattvas and other high spiritual beings. 


Brahma Ñet - BrahmaJala Sutra. 


This contains the Ten Maljor Precepts of Mahayana followers, and the 
Bodhisattva Precepts. 


DĐiamond - Vajracchedika PraJnaparamita Sutra. 

One of the two most famous scriptures In the PraJnaparamita øroup of sutras 
(the other 1s the Heart Sutra). The Diamond Sutra sets forth the doctrines of 
Sunyafa (emptiness) and PraJna (wisdom). 

Heart - PraJnaparamita-Hrdaya Sutra 

One of the smallest sutras, and with the Diamond Sutra, one of the most 
popular of the 40 sutras, In the vast PraJnaparamita literature. Its emphasIs 1s 
on emptfIness. 


Heroic Gafe - Surangama Sutra. 


EmphasIses the power of Samadhi (meditation) and explains various methods 
of emptiness meditation. A key text of the Ch'an and Zen tradItions. 


Jewel Heap - Ratnakuta Sutra. 


1615 


One of the oldest sutras, which belongs to the Vaipulya group of 49 
independent sutras. 


Summary: The philosophy of the middle 1s developed, which later becomes 
the basis for the Madhyamaka teaching of NaJarjJuna. It contains sutras on 
transcendental wIsdom (Prajnaparamifa Sutra) and the Longer Amitabha 
Sutra. 


Lankavatara 


A scrIptural basis of the Yogacara and Zen Schools. It teaches subJectIve 
1dealism based on the Buddha's enlightenment, and doctrines of emptiness and 
mind only. 


Longer Ami(abha - Larger Amitabha Sutra. 
Longer Sukhavativyuha Sutra. 
Sufra of Infimte LIÍe. 


One of the three core Pureland texts. It explains cause and effect, and 
describes the Pureland. 


Lotus - Saddharma Pundarika Sutra. 
Lotus of the Good Law. 


A maJor text, of which the Tendal (len Tai) use as a main scripture. Ït 
teaches the 1dentification of the historical Buddha, with the Transcendental 
Buddha. 

Medi(afion - Amitayurdyhana Sutra. 


One of the three core texts of the Pureland school. It teaches meditation and 
visualisation. 


Ten Stages - Dasabhumika Sutra. 
Sufra on the Ten Stages. 


Thịs sutra 1s the 2óth chapter of Avatamsaka Sutra, and 1s also an independent 


sufra. It establishes the ten stages of cultivation that the Bodhisattva must 
traverse on the path to enlightenmernt. 


1616 


Vịmalakirti 


Thịs 1s a philosophic dramatic discourse, in which basic Mahayana princIples 
are presented 1n the form of a conversation between famous Buddhist figures, 
and the householder, VimalakIrtI. 


Buddhist Sutras - Kinh Phật - Trong một đời của đức Phật, tùy theo 
trình độ của mọi người mà thuyết pháp giáo hóa, mãi đến khi Ngài nhập diệt, 
cộng lại là 49 năm. Những Kinh Pháp của Ngài nói ra, về sau các đệ tử kiết 
tập chia ra làm năm thời: 


1. Thời thứ nhất Phật nói kinh Hoa Nghiêm: 


Khi Phật mới thành đạo, ở tại cội Bồ Đề, nói kinh Hoa Nghiêm 2l ngày, vạch 
rõ chân tánh, chỉ bày chỗ cao sâu mâu nhiệm của đạo Phật. Chủ đích có hai 
điều: 


a) Dặt dân các bậc Bô Tát lên địa vị Đăng Giác và Diệu Giác. 


b) Nêu bày giáo pháp rốt ráo của Như Lai, chỉ có Phật với Phật mới rõ mà 
thôi; ngoài ra hàng Nhị thừa ngồi nghe như đui, như điếc, huống chỉ ngoại đạo 
tà giáo làm sao hiểu nổi! Đức Phật trình bày giáo pháp siêu việt tuyệt vời ấy, 
là muốn cho đại chúng phải tu theo Đại Thừa Phật Giáo mới được hoản toàn 
Tôt ráo. 


2. Thời thứ hai Phật nói Kinh A Hàm: 


Biết rằng: "Muốn đi xa phải do nơi gần, muốn lên cao phải từ nơi thấp", đức 
Thích Ca y theo chư Phật mà nói pháp Tam Thừa. Vì vậy thời thứ hai, Ngài 
nói kinh A Hàm trọn 12 năm, dùng thí dụ thật tế, chỉ rõ chân lý cho hàng Tiểu 
Thừa dễ thừa nhận, mà lo bề tự tu và tự độ. 


3. Thời thứ ba Phật nói Kinh Phương Đẳng: 
Đạo Phật chăng những dạy pháp giác ngộ phần mình mà Ngài còn chỉ bày 
phương pháp giác tha nữa, tức là khuyên khích từ cái giác ngộ tiêu cực nhỏ 
hẹp của Tiểu Thừa (A La Hán) để tiến lên cái giác ngộ tích cực bao la của Đại 


Thừa Phật Giáo. Ây là thời nói kinh Phương Đăng trọn 8 năm, dẫn Tiểu Thừa 
qua Đại Thừa. 


4. Thời thứ tư Phật nói Kinh Bát Nhã: 


1617 


Đến khi đức Phật xem căn cơ của chúng sanh có thê tiễn lên một tầng cao nữa 
là hấp thụ được hoàn toàn giáo pháp Đại Thừa, nên Ngài chỉ bày đạo lý chân 
không của vũ trụ, thuyết minh cái thật tướng vô tướng của các pháp. Ấy là 
thời nói Kinh Bát Nhã trọn 22 năm. 


5. Thời thứ năm Phật nói Kinh Pháp Hoa và Niết Bàn: 


Sự hóa độ một thời của Phật gần viên mãn, thêm thấy căn cơ chúng sanh đã 
thuần thục, có thê gánh vác Đại Thừa chánh pháp của Như Lai, nên Ngài bèn 
nói rõ bản hoài của Ngài thị hiện ra đời là vì một nguyên nhân lớn: "Khai thị 
chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến". Ngài phú chúc, thọ ký cho các hàng 
đệ tử, tương lai sẽ thành Phật. Ấy là thời nói Pháp Hoa và Niết Bàn trọn 8 
năm. Đến đây nhiệm vụ thuyết pháp độ sanh của đời Ngài đã viên mãn. 


Tóm lại 5 thời thuyết pháp, Cổ nhơn có làm bài kệ như sau: 


Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhựt 
A Hàm thập nhị Phương Đẳng bát 
Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm 
Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên 


DỊCH NGHĨA 


Trước nói Hoa Nghiêm hăm mốt ngày 
A Hàm mười hai, Phương Đăng tám 
Hai mươi hai năm nói Bát Nhã 

Pháp Hoa Niết Bàn cộng tắm năm 


Buddhist Councils - LỊCH SỬ KẾT TẬP KINH LUẬT 
Eirst Buddhist Council (c. 400 BCE) 


According to the scriptures of all Buddhist schools, the first Buddhist Council 
was held soon after the mahaparinirvana of the Buddha, dated by the maJority 
Of recent scholars around 400 BCE, under the patronage of king AJatasatru 
with the monk Mahakasyapa presiding, at Sattapanni caves RaJgriha (now 
RaJgir). Its obJective was to preserve the Buddha's sayIngs (suttas) and the 
monasfic discIpline or rules (Vinaya). The Sutfas were recited by Ananda, and 
the Vinaya was reclIed by Upali According to some sources, the 
Abhidhamma Pitaka, or 1ts matika, was also Iincluded. Also the Sangha made 


1618 


the unanimous decIsion to keep all the rules of the Vinaya, even the lesser and 
minor rules. 


Second Buddhist CounciÏ (c. 4th century BCE) 


The historical records for the so-called "Second Buddhist Council” derive 
pïimarly from the canonical Vinayas of various schools (Theravada, 
Sarvastivada, Mulasarvastivada, Mahasanghika, Dharmaguptaka, and 
Mahisasaka). In most cases, these accounts are found at the end of the 
Skandhaka portion of the Vinaya. While inevitably disagreeing on poInts of 
details, they nevertheless apree on roughly the following. 


About 100 or T10 years after the Buddhas Nirvana, a monk called Yasa, when 
visiting Vesali, noticed a number of lax practIces among the local monks. A 
list of "ten poInts” 1s øIiven; the most Important was that the Vesali monks, 
known as VaJJiputtakas, consented to accepting money. 


Considerable controversy erupted when Yasa refused to follow this practice. 
He was prosecuted by the VaJJiputtakas, and defended himself by quoting In 
public a number of canonical passages condemning the use of money by 
monastIcs. WIshing to settle the matter, he gathered support from monks of 
other regIons, mainly to the west and south. Á øroup consented to go to Vesali 
to setfle the matter. After considerable maneuvering, a meeting was held, 
attended by 700 monks. A council of eipht was appointed to consider the 
matter. This consIsted of four locals and four 'westerners'; but some of the 
locals had already been secretly won over to the wesferners' case [citatlon 
needed]. Each of the ten poInts was referred to various canonIcal precedents. 
The committee found against the VajJjiputtaka monks. The canonical accounts 
end there. 


Virtually all scholars agree that this second councIl was a hIstorical event. 
Third Buddhist CounciÏ (c. 251 BCE) 
In striking contrast to the uniform accounts of the Second CouncIl, there are 


records of several possible “"Third CounclIls". These different versions 
function to authorIze the founding of one particular school or other. 


1619 


According to the Theravada commentfaries and chronicles, the Third Buddhist 
Council was convened by the Mauryan king Ashoka at Pataliputra (today's 
Patna), under the leadership of the monk Mogsaliputta T1ssa. Its obJectIve was 
to purify the Buddhist movement, particularly from opportunistIc factions 
which had been attracted by the royal patronage. The king asked the suspect 
monks what the Buddha taught, and they claimed he taught views such as 
eternalism, etc., which are condemned In the canonical Brahmajala Sutta. He 
asked the virtuous monks, and they replied that the Buddha was a "Teacher of 
Analysis" (VibhaJjavadin), an answer that was confirmed by Mogøsaliputta 
Tissa. The Council proceeded to recite the scriptures once more, adding to the 
canon Mogsaliputta Tissas own book, the Kathavatthu, a discussion of 
varlous dissenting Buddhist views now contained 1n the Theravada 
Abhidhamma Pitaka. 


Also, emissarles were senf to varlous countrles 1n order to spread Buddhism, 
as far as the Greek kingdoms In the West (In particular the neighboring Greco- 
Bactrian Kingdom, and possIbly even farther according to the InscrIptIions left 
on stone pillars by Ashoka). According to Frauwallner (Frauwallner, 1956), 
several of these misslonarles were responsible for founding schools In varIous 
parts of India: MaJjhantika was the father of the Kasmiri SarvastivadIns; 
'Yonaka Dhammarakkhita may have been the founder of the Dharmaguptaka 
school; Mahadeva, sent to the Mahisa country may have been the founder of 
the Mahisasakas; and several teachers travelled to the Himalayas where they 
founded the HaImavafa school, including a certain Kassapagotta, who may be 
connected with the Kasyapiyas. Relics of some of the HaImavata monks have 
been excavated at Vedisa in central India. The most famous of the 
misslonaries, and the main focus of Interest for these Theravada hIstorles, 1S 
Mahinda, who travelled to Sri Lanka where he founded the school we now 
know as Theravada. 


The Theravadas own Dipavamsa records a quite different Council called the 
"Great Recital" (Mahasangiti), which 1t claimms was held by the reformed 
Vajjiputtakas following thetr defeat at the Second council. The Dipavamsa 
critIcIizes the Mahasangitikas (who are the same as the Mahasanghikas) for 
reJecfting varIous texts as non-canonIcal: the [Vinaya] ParIvara; the 6 books of 
the Abhidhamma; the Patisambhida; the Niddesa; part of the Jatakas; and 
some verses. (DIpavamsa 76, 82) 


The Mahasanghika, for theIr part, remember things differently: they allege, In 
the SarIputraparipriccha that there was an attempt to unduly expand the old 


1620 


Vinaya. The Mahasanghikas' own vInaya øIves essentially the same account 
of the Second Council as the others, 1.e. they were on the same side. 

An entirely different account of Mahasanghika orIgins 1s found 1n the works 
of the Sarvastivada group of schools. Vasumitra tells of a dispute 1n 
Pataliputra at the time of Ashoka over five heretical poInfs: that an Arahant 
can have nocturnal emission; that he can have doubts; that he can be taught 
by another; that he can lack knowledge; and that the path can be aroused by 
crying "What suffering!". These same poInfs are discussed and condemned In 
Mosøaliputta TIssas Kathavatthu, but there 1s no mention of this Council in 
Theravadin sources. The later Mahavibhasa develops this story 1nto a lurid 
smear campalgn against the Mahasanghika founder, who 1t Identifles as 
"Mahadeva". This version of events emphasiIzes the purity of the Kasmiri 
SarvasfivadiIns, who are portrayed as descended from the arahants who fled 
persecution due to Mahadeva. 


The Fourth Buddhist Council 


By the time of the Fourth Buddhist councils, Buddhism had long since 
splintered 1n(o different schools. The Theravada had a Fourth Buddhist 
CounclIl in the first century BCE 1n Tambapanni, 1.e. Sri Lanka, at Aloka Lena 
now Alu Vihara during the time of King Vattagamani-Abaya. However 1t 
should be clarified that an anonymous local chieftain had g1ven patronage and 
not the kIng, since he was a firm follower of the Abayagrr school (a Mahayana 
Sectf.). In fact one of the main reasons for the Council was the cruel policy the 
king held against the Mahavihara Priests who were Theravadians who were 
once atfacked at the Mahavihara Premises killing many and driving away the 
others. The temple was destroyed and In 1fs place a Mahayana Temple was 
built. The other main reasons for the Council were the unstable political 
situatlon within the country due to constant Invasions which lead the king 
himself to flee several times and also severe famine. It 1s said to have been 
devoted to committing the entire Pali Canon to writing, which had previously 
been preserved by memory. No mention had been made as to who led this 
Council, for which the approximafe cause would have been the deteriorating 
status of BuddhIsm then, and the collective effort by the prIesthood to preserve 
the relig1on 1n 1s purest form therefore not needing a leader (only the fact that 
the Mahavihara prlesthood 1.e. Theravada school took part In this recital and 
comprlation had been mentioned). 


Another Fourth Buddhist Council was held 1n the Sarvastivada tradition, said 
to have been convened by the Kushan emperor Kanishka, In 78 AD at 


1621 


Jalandhar or in Kashmrr. It 1s said that Kanishka gathered five hundred 
Bhikkhus in Kashmir, headed by Vasumitra, to systematIze the Sarvastivadin 
Abhidharma texts, which were translated from earller Prakrit vernacular 
languages (such as Gandhari in Kharosthi script) 1nto the classical languagøe 
Of SanskrIt. It 1s said that during the council three hundred thousand verses 
and over nine million statements were compiled, a process which took twelve 
years to complete. Although the Sarvastivada are no longer extant as an 
independent school, 1ts traditions were Inherited by the Mahayana tradition. 
The late Professor Etienne Lamotte, an eminent Buddholosgist, held that 
Kanishkas Councll was fictiious. However, David Snellpgrove, another 
eminent Buddhologist, considers the Theravada account of the Third Council 
and the Sarvastivada account of the Fourth Council "equally tendentious,” 
1llustrating the uncertain veracIty of much of these historles. 


Theravada Buddhist Council in 1871 (Eifth Buddhist Council) 


Another Buddhist Council, this time presided by Theravada monks took place 
1n Mandalay, Burma, In [871 In the reign of King Mindon. The chief obJectIve 
Of this meeting was to recIfe all the teachings of the Buddha and examine them 
1n minute detail to see 1f any of them had been altered, distorted or dropped. 
l( was presided over by three Elders, the Venerable Mahathera 
Jagarabhivamsa, the Venerable Narinndabhidhaja, and the Venerable 
Mahathera Sumangalasami In the company of some two thousand four 
hundred monks (2,400). Their Joint Dhamma recitation lasted for five months. 
lt was also the work of this council to approve the entire Tripitaka inscribed 
for posterIty on seven hundred and twenty-nine marble slabs In the Burmese 
scrIpt before 1s recifation. This monumental task was done by the monks and 
many skilled craftsmen who upon completion of each slab had them housed 
1n beautiful miniature 'pitaka' pagodas on a special site 1n the grounds of King 
Mindon's Kuthodaw Pagoda at the foot of Mandalay HIII where 1t and the so- 
called Tlargest book 1n the world', stands to this day. This Councll 1s not 
generally recognized outside Burma. 


Theravada Buddhist Council in 1954 (Sixth Buddhist Council) 
The S1xth Council was called at Kaba Aye In Yangon (formerly Rangoon) 1n 
1954, 83 years after the fifth one was held in Mandalay. It was sponsored by 


the Burmese Governmernt led by the then Prime Mimister, the Honourable U 
Nu. He authorized the construction of the Maha Passana Guha, the "øreat 


1622 


cave”, an artIficial cave very much like India's SattapannI Cave where the fIrsf 
Buddhist Council had been held. Upon 1ts completion The CouncIl met on T7 
May 1954. 


As In the case of the preceding councIls, 1fs first obJective was to affIrm and 
preserve the genuine Dhamma and Vinaya. However 1t was unique 1nsofar as 
the monks who took part In 1t came from eight counfries. These two thousand 
five hundred learned Theravada monks came from Myanmar, Thailand, 
Cambodlia, Laos, Vietnam, SrI Lanka, India, and Nepal. Germany can only be 
countfed as the natlonality of the only two western monks 1n attendance: 
Venerable Nyanatiloka Mahathera and Venerable NyanaponiIka Thera. They 
both were Invited from SrI Lanka. The late Venerable Mahasi Sayadaw was 
appointed the noble task of askIng the required questions about the Dhamma 
of the Venerable Bhadanta ViciIttasarabhivamsa who answered all of them 
learnedly and satisfactorily. By the time this council met all the particIpating 
countries had had the Pali Tripitaka rendered 1nto their native scrIpts, wIth the 
exception of India. 


The traditional recitatlon of the Buddhist Scriptures took two years and the 
Tripitaka and 1ts allied literature In all the scrIpts were painstakingly examined 
and therr differences noted down and the necessary corrections made and all 
the versions were then collated. It was found that there was not much 
difference 1n the content of any of the texts. Finally, after the Council had 
officially approved them, all of the books of the Tipitaka and theIr 
commentaries were prepared for printing on modern presses and published 1n 
the Burmese script. This notable achievement was made possIble through the 
dedicated efforts of the two thousand five hundred monks and numerous lay 
people. TheIr work came to an end on the evening of Vesak, 24 May 1956, 
exactly two and a half millennia after Buddha's Parinibbana, according to the 
traditional Theravada dating. (From WIkipedia, the free encyclopedia) 


LỊCH SỬ KẾT TẬP KINH LUẬT 

LẦN THỨ NHẤT 

Không bao lâu sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn, tôn giả Đại Ca Diếp tập 
họp 500 vị đại Tỳ kheo tại giảng đường Trùng Các, bên dòng sông Di Hầu, 


thành Tỳ Xá Ly, để chuẩn bị kết tập kinh luật. Trong số 500 Tỳ kheo này, 499 
vị đã đắc quả A La Hán, chỉ trừ tôn giả A Nan. 


1623 


Bấy giờ, tôn giả Đại Ca Diếp nói với các vị Tỳ kheo: "Này chư hiền, trên 
đường tôi trở về thành Câu Thi (Kusinara) để đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối 
cùng, khi hay tin Ngài nhập Niết bàn, thì có một việc đáng buồn xảy ra: Trong 
khi các Tỳ kheo khóc than thảm thiết, không thể kiềm chế được lòng thương 
tiếc Đức Thế Tôn, có người lảo đảo trên mặt đất, bước đi không nổi, thì Tỳ 
kheo Bạt Nan Đà (Upananda) đang đi trước họ, bảo họ im lặng và nói: "VỊ 
trưởng lão ấy thường dạy chúng ta nên làm như thế này, không nên làm như 
thế kia; nên học những điều này, không nên học ; những điều kia, thật là phiền 
toái. Bọn chúng ta ngày nay mới thoát được nỗi khô ấy, tùy ý muốn làm gì 
làm, không còn ai ngăn cản nữa. Vì sao các ông lại thương tiếc khóc than?". 

Ta nghe lời nói ấy, cảm thấy đau đớn và lo âu. Ngày nay, tuy Phật đã Niết 
bàn, nhưng giới luật vẫn còn đó, chúng ta phải hợp sức kết tập lại giới luật 
chớ để cho Bạt Nan Đà cấu kết cùng bè đảng phá hoại chánh pháp. 


Các Tỳ kheo đều tán đồng lời nói của tôn giả Đại Ca Diếp, và thưa rằng: "Thưa 
trưởng lão, A Nan thường hầu cận Thế Tôn, Thầy ấy thông minh, nghe nhiều, 

gìn giữ kho tàng chánh pháp đây đủ, nay ta nên mời Thầy vào trong số những 
người kết tập luật tạng". 


Tôn giả Ca Diệp liên bảo: ”A Nan còn ở địa vị cân phải học (hữu học), còn bị 
tham ái, sân hận, si mê và sợ hãi chi phôi, không nên cho tham dự”. 


Thế nhưng, lúc này tôn giả A Nan đang ở tại thành Tỳ Xá Ly, ngày đêm 
thường thuyết pháp cho bốn chúng. Mọi người nghe pháp đông đúc chẳng 
kém gì khi Phật tại thế. Tại đây, có một Tỳ kheo người xứ Bạt Kỳ đang ngồi 
thiền trên lầu, vì không khí ồn ào không thê du hí trong tam muội giải thoát, 
bèn quán chiếu xem A Nan đã giác ngộ hay chưa, thì thấy răng A Nan còn ở 
bậc hữu học, liền đến chỗ A Nan, đọc lên bài kệ: 


" Ngồi dưới chỗ cây vắng 
Tâm hướng đến Niết bàn. 
Thiền định chớ phóng dật 
Nói nhiều có ích chỉ?" 


A Nan nghe vị Tỳ kheo ẫy đọc kệ như vậy, lại biết việc Ca Diếp không cho 
mình tham dự kết tập luật tạng nên đầu đêm, giữa đêm vả cuối đêm đều siêng 
năng đi kinh hành, mong cầu được giải thoát, nhưng vẫn chưa đạt được. Đến 
lúc nửa đêm, thân thê mỏi mệt cực độ, thầy định nằm nghĩ một chút, liền 
nghiêng đầu xuống gối, khi đầu vừa chấm gối, thì bỗng dưng dứt hết lậu hoặc. 
Các Tỳ kheo biết thế bèn thưa với Ca Diếp:" Đêm qua A Nan đã được giải 


1624 


thoát, giờ đây nên cho thầy vào trong số người kết tập luật tạng." Ca Diếp liền 
chấp nhận đề nghị â ấy. Thế rồi tôn giả chọn thành Vương Xá làm nơi kết tập; 
vì ở đây có đầy đủ các phương tiện và thực phẩm. 


Bấy giờ, 500 vị La Hán liền đến thành Vương Xá. Trong tháng đầu mùa hạ, 
họ lo sửa chữa phòng ốc và chuẩn bị ngọa cụ; tháng thứ hai tọa thiền để hưởng 
pháp vị giải thoát; đến tháng thứ ba mới tập họp lại một chỗ. Thế rồi, tôn giả 
Ca Diếp đề cử tôn giả Ưu Ba Ly kết tập Luật tạng, và được đại chúng chấp 
thuận. Ca Diếp bắt đầu hỏi Ưu Ba Ly: Giới nào Phật chế trước nhất, chế tại 
đâu, người nảo sai phạm, phạm về tội gì v.v... Ưu Ba Ly trình bày rằng: Phật 
chế giới dâm trước nhất, do Tu Đề Na (Sudinna) vi phạm đầu tiên v.v...Một 
người hỏi, một người đáp và cuối cùng hỏi lại đại chúng, đại chúng cũng hoàn 
toàn nhất trí với sự trình bảy của tôn giả Ưu Ba Ly. Công việc này kéo dài đến 
80 lần mới hoàn tất gồm đủ cả giới Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni và được đặt tên là 
Bát thập tụng luật (Bộ luật được đọc đến 80 lần). 


Tiếp theo, tôn giả Ca Diếp đề cử tôn giả A Nan kết tập kinh tạng và được đại 
chúng nhất trí. Tôn giả A Nan lần lượt kết tập các kinh sau đây: Tăng nhất, 
Tăng thập, Đại nhân duyên, Tăng Kỳ Đà, Sa môn quả, Phạm Động và những 
kinh Phật thuyết giảng cho Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, chư 
Thiên và nhân loại. Những kinh dài kiết tập thành một bộ gọi là Trường A 
Hàm, những kinh trung bình kết tập lại thành một bộ gọi là Trung A Hàm. 
Những kinh nói cho nhiều đối tượng như Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu 
bà di và chư Thiên kết tập thành một bộ gọi là Tạp A Hàm. Những kinh lần 
lượt nói từ một pháp tăng dần đến mười một pháp kết tập thành một bộ gọi là 
Tăng Nhất A Hàm. ngoài ra tập họp các kinh nói bao quát. nhiều vấn đề thành 
một bộ gọi là Tạp Tạng. Thể rồi, tôn giả Ca Diếp tuyên bố:" Từ nay chúng ta 
đã kết tập giáo pháp hoàn tất. Từ nay trở đi, những gì Phật không chế định thì 
không được tùy tiện chế định, những gì Phật đã chế định thì không được vi 
phạm. Chúng ta phải kính cân học tập những gì Phật đã chế định." 


Tôn giả A Nan bây giờ thưa với tôn giả Ca Diếp: "Chính bản thân tôi từng 
nghe Phật dạy răng: "Sau khi ta Niết bản, nếu thấy những giới nào có tính 
cách nhỏ nhặt, các ngươi có thể loại bỏ". 


Ca Diếp liền hỏi: "Thầy cho những giới nào là nhỏ nhặt?". 
A Nan đáp: "Không biết". 

- Vì sao không biết? 

- Vì tôi không hỏi Thế Tôn. 

- Vì sao không hỏi? 


1625 


- Vì bấy giờ thân Phật đang bất an, sợ làm não loạn Ngài. 
- Vì thây không hỏi ý nghĩa những vân đê ây, nên phạm tội Đột cát la, phải tự 
mình nhận tội và sám hôi. 


- Thưa Đại đức, không phải là tôi không tôn kính giới mà không hỏi ý nghĩa 
những vấn đề ấy nhưng vì sợ làm phiền Đức Thế Tôn, nên không hỏi. Trong 
vấn đề này, tôi không thấy mình phạm tội, nhưng vì kính trọng và tin tưởng 
Đại đức, nên tôi xin sám hối. 

- Khi thầy vá y Tăng già lê cho Thế Tôn, thầy đã dùng chân đạp lên y, do đó, 
phạm tội Đột cát la... 


- Thưa Đại đức, không phải là tôi không kính trọng Phật, DEN: vì lúc đó 
không có ai cầm y, nên tôi phải dùng chân đạp lên y đề vá.. 


- Thầy đã ba lần cầu xin Thế Tôn cho phép nữ giới xuất gia trong chánh pháp, 
nên phạm tội Đột cát la... 


- Thưa Đại đức, không phải là tôi không tôn kính pháp, nhưng vì bà Ma Ha 
Ba Xà Ba Đề Cù Đàm Di từng nuôi dưỡng Thế Tôn đến trưởng thành, rồi 
Ngài đi xuất gia mà thành Chánh giác. Công ơn ấy cần phải báo đáp, nên tôi 
mới ba lần cầu thỉnh Thế Tôn cho phép nữ giới xuất gia... 


- Khi Phật sắp nhập Niết bàn đã hiện tướng nói với Thây rằng: Nếu người nào 
đạt được bốn thần túc, muốn giữ thọ mạng một kiếp hoặc hơn một kiếp đều 
có thê làm được, Đức Như Lai đã thành tựu vô lượng thiền định, và đã ba lần 
hiện tướng nói với thầy như thế mà thầy không cung thỉnh Phật trụ thế một 
kiếp, hoặc hơn một kiếp, nên phạm tội Đột cát la... 


- Thưa Đại đức, không phải tôi không muốn thỉnh Phật trụ thế lâu dài, nhưng 
vì ác ma Ba Tuần che mờ tâm trí của tôi, nên tôi không thưa thỉnh... 

- Ngày xưa, Phật đã ba lần nhờ thầy đi lấy nước cho Phật uống, mà rốt cuộc 
thầy không dâng nước cho Phật, nên phạm tội Đột cát la... 


- Thưa Đại đức, không phải là tôi không dâng nước cho Phật, nhưng vì bấy 
giờ có 500 chiêc xe vừa đi qua phía trên dòng sông khiên cho nước đục sợ 


uông vảo sinh bệnh, nên tôi không lây nước cho Thê Tôn... 


- Thầy đã cho phép nữ giới lễ Xá lợi Phật trước mọi người, nên phạm tội Đột 
cát la... 


1626 


- Thưa Đại đức, không phải tôi muốn cho phép nữ giới lễ Xá lợi Phật trước 
nhưng vì trời sắp tôi, họ vào thành không kịp, nên tôi mới cho phép... 


Tiếp theo, đại hội cứu xét những giới nào có thể loại bỏ, tôn giả Ca Diếp trình 
bày:" Nếu chúng ta xem chúng học pháp (những pháp cần phải học) là những 
giới nhỏ nhặt có thê loại bỏ thì các Tỳ kheo khác sẽ bảo: Bốn giới Ba la đề đề 
xá ni cũng là những giới nhỏ nhặt có thể loại bỏ. Nếu chúng ta bảo bốn giới 
Ba la đề đề xá ni là những giới nhỏ nhặt, thì các Tỳ kheo khác sẽ bảo: Các 
giới Ba dật đề cũng là những giới nhỏ nhặt v.v... giờ đây, chúng ta không thể 
khẳng định giới nảo là giới nhỏ nhặt mà loại bỏ một cách tùy tiện thì bọn ngoại 
đạo sẽ bảo: "Pháp của sa môn Thích tử giống như mây khói, khi thầy còn sống 
thì những pháp do thầy chế định các đệ tử tuân thủ một cách nghiệm túc, 

nhưng sau khi thầy nhập Niết bàn, họ không chịu thực hành nữa". Do vậy, tôi 
xin khăng định lại: "Những gì không do Phật chế thì không được tự ý chế 
định, và những gì do Phật chế định thì không được vi phạm. Chúng ta phải 
kính cân học tập những gì mà Phật đã truyền dạy". 


Sau khi nghe trình bày, tất cả đại chúng đồng thanh nhất trí với lời tuyên bố 
của tôn giả Ca Diệp. 


Lúc này trưởng lão Phú Lâu Na đang ở phương Nam, nghe Phật Niết bàn tại 
thành Câu Thi, và các trưởng lão Tỳ kheo đang kết tập Tỳ Ni pháp tạng tại 
thành Vương Xá, liền dẫn đồ chúng đến đó tham dự. Nhưng khi đến nơi, đại 
hội kết tập vừa xong. Do đó, trưởng lão yêu cầu đại hội đọc tụng lại một lần 
nữa để trưởng lão và đồ chúng cùng nghe. Đại hội đã hoan hỷ đáp ứng lời yêu 
câu ây. 


Trong đại hội kết tập này, được các trưởng lão sau đây chủ trì: 


. Trưởng lão A Nhã Kiều Trần Như làm đệ nhất Thượng tọa 
Phú Lâu Na làm đệ nhị Thượng tọa 

Đàm Di làm đệ tam thượng tọa 

Đà Bà Ca Diếp làm đệ tứ Thượng tọa 

Bạt Đà Ca Diếp làm đệ ngũ Thượng tọa 

Đại Ca Diếp làm đệ lục Thượng tọa 

Ưu Ba Ly làm đệ thất Thượng tọa 

A Na Luật làm đệ bát Thượng tọa. 


% m 0P 0 Bị 


Vì cuộc kết tập này vừa đúng 500 vị La hán, không nhiều, không ít, nên được 
gọi là cuộc kết tập giáo pháp của 500 vị La hán... 


1627 


Có một điều khiến chúng ta phải lưu ý: tuy xuất phát từ một đại hội kết tập 
mà khi tường thuật lại vẫn có những điều dị biệt. Đó là do trình độ ghi nhận, 
phương thức trình bày và quan điểm của mỗi bộ phái. Thế nhưng, đặc biệt tư 
liệu này nằm trong luận tạng, được bảo trì khá tốt, và tương đối còn giữ được 
tính chất nguyên thủy và trung thực, chưa bị tình trạng "tam sao thất bốn" làm 
cho sai lạc. Vì vậy, khi đề cập đến lịch sử kết tập Tam tạng giáo điển, chúng 
ta có thể yên tâm phẩần nảo trong việc dẫn chứng về phương diện sử liệu. 
Chú thích: 


(1) Tôn giả Ca Diếp chất vấn A Nan: "Vì sao thầy không ngăn cản nữ giới để 
họ làm bân chân Phật?", A Nan đáp: "không phải tôi cố ý làm như vậy, nhưng 
vì tâm hồn nữ giới rất mềm yếu, nên khi đánh lễ chân Phật, họ khóc lóc làm 
rơi nước mắt trên chân Phật, khiến chân Phật bị nhiễm bần". 


(2) Tôn giả Ca Diệp hỏi A Nan: "Vì sao thây đê lộ âm tàng của Phật cho nữ 
Liất: -JEhớ ọm tuệ s t† kộ ~. ”.... Lá 2 ^ Lê 

giới xem?", A Nan đáp: "Vì nữ giới phúc đức mỏng manh, nên muôn cho họ 

xem tướng âm tàng của Phật. Khi thây rôi họ sẽ nhàm chán cái thân nữ giới, 

sau đó mong được cái thân nam tử, nên tôi cho họ xem”. 


LỊCH SỬ KÉẾT TẬP KINH LUẬT 
LẦN THỨ HAI 


Sau khi Phật Niết bàn độ 100 năm, các Tỳ kheo Bạt Kỳ ở Tỳ Xá Ly đề ra 10 
điều phi pháp như sau: 1/ Tỳ kheo ăn muối gừng để dành qua đêm vẫn hợp 
pháp, 2/ Tỳ kheo ăn xong, nhận được thức ăn khác, dùng hai ngón tay câm 
thức ăn để ăn vẫn hợp pháp, 3/ Tỳ kheo ăn xong, rời khỏi chỗ, rôi ngôi ăn lại 
vẫn hợp pháp, 4/ Tỳ kheo ăn xong, đi sang nơi khác ăn thêm vẫn hợp pháp, 5/ 
Tỳ kheo dùng sữa đường hòa lại uống ngoài bữa ăn chính vẫn hợp pháp, 6/ 
Tỳ kheo uống rượu tự chế biến từ trải cây vẫn hợp pháp, 7/ Tỳ kheo tùy ý làm 
tọa cụ lớn hoặc nhỏ vừa với mình vẫn hợp pháp, 8/ Tỳ kheo có thể làm những 
việc mà lúc còn cư sĩ đã làm vẫn hợp pháp, tất nhiên có việc có thể làm được 
và có việc không thê làm được, 9/ Trong một trú xứ có một nhóm Tỳ kheo 
làm pháp yết ma riêng, sau đó đến yêu cầu chúng Tăng chấp nhận pháp yết 
ma ây vần hợp pháp, 10/ Tỳ kheo có thể thu nhận và cất giữ vàng bạc, tiền 
của vân hợp pháp. 


Thê rôi, vào các ngày mông 8, 14 và 15, các Tỳ kheo ây thường ngôi ở chô 
đông người qua lại, đặt một cái bát nước trước mặt, nói với mọi người răng 
đó là cái bát điêm lành, rôi yêu câu họ bô thí: 


1628 


"Những điềm lành ở trong này, các vị hãy bố thí y bát, giày dép và thuốc men". 
Những người muốn bố thí, liền bố thí, những người không muốn bó thí thì chê 
trách, hủy báng, nói: "Sa môn Thích tử không nên nhận vàng bạc, tiền của, 
giả sử có ai đem cho, cũng không nên đưa mắt nhìn đến, nay vì sao lại bảy ra 
cái trò xin bố thí như thế này?". 


Bấy giờ, Trưởng lão Da Xá ở trên giảng đường Trùng Các, bên dòng sông Di 
Hầu thấy thế, liền nói với các Tỳ kheo: "Các Thầy chớ bày ra cái trò xin bố 
thí như vậy. Chính tai tôi từng nghe Phật dạy: Người cầu xin bó thí phi pháp, 
và người cầu bố thí cho kẻ xin phi pháp, cả hai đều có tội". Thầy nói với các 
Tỳ kheo xong, lại nói với các bạch y nam nữ già trẻ: "Các người đừng bồ thí 
như thế. Chính tôi từng nghe Phật dạy: Người cầu xin phi pháp vả người bố 
thí cho kẻ xin phi pháp, cả hai đều có tội". 


Khi các Tỳ kheo được vàng bạc, tiên của rôi, liên đem chia cho Da Xá, nói 
với Thây: "Đại đức có thê nhận phân này". 


Da Xá đáp: "Tôi không nhận cái phần bố thí do xin phi pháp như vậy". 
- Nếu thây không nhận thì có thể cho lại chư Tăng. 
- Tôi đã không nhận thì lấy đâu mà cho chư Tăng? 


Thế rồi, các Tỳ kheo ấy bèn hạch tội Da Xá rằng trước đây Thây đã nói cho 
bạch y biệt việc đó, làm như thê là nhục mạ bạch y, nên họ phạt Da Xá băng 
pháp yêt ma hạ ý (làm vui lòng người khác). 


Sau khi tuân thủ pháp yết ma hạ ý, Da Xá liền bảo các Tỳ kheo cử một Tỳ 
kheo cùng đi với Thầy đến các nhà bạch y đề xin lỗi họ. Da Xá bèn đi đến chỗ 
500 Ưu bà tắc đang tụ họp, nói với họ: "Các người nên biết, điều gì chánh 
pháp thì tôi nói là chánh pháp, điều gì phi pháp thì tôi nói là phi pháp, điều gì 
chánh luật thì tôi nói là chánh luật, điều gì phi luật thì tôi nói là phi luật. Những 
gì do Phật dạy thì tôi bảo là do Phật dạy, những gì không phải do Phật dạy thì 
tôi bảo là không phải do Phật dạy. Trước đây tôi đã nói như thế, khiến các Ưu 
bà tắc nỗi giận, nên hôm nay tôi đến đề xin lỗi". 


Các Ưu bà tắc nghe thế, hoảng kinh bảo: "Thưa Đại đức, lúc nào Đại đức bảo 


đây là pháp, đây là luật, đây là lời Phật dạy, khiến cho chúng tôi nổi giận mà 
nay phải đến xin lỗi?" 


1629 


Nhân đó, Da Xá mới nói với họ rằng, ngày trước tại thành Vương Xá, Đức 
Thế Tôn có nói với các đại thần của vua Bình Sa Vương rằng: "Sa môn Thích 
tử không nên cất giữ vàng bạc châu báu và dùng nó để buôn bán". Rồi Phật 
nêu ví dụ về mặt trời, mặt trăng không sáng tỏ là vì bị 4 thứ khói, bụi và A tu 
la che khuất. Cũng thế, Sa môn Thích tử cũng bị 4 thứ sau đây che khuất: 1/ 
Không đoạn trừ ái dục, làm điều bất tịnh, 2/ Đam mê rượu thịt không chịu trừ 
bỏ, 3/ Chuyên làm những việc tà vạy đề mưu sinh, 4/ Thu nhận vàng bạc châu 
báu rồi dùng nó để mua bán kiếm lời. Chỉ có những ai xem ngũ dục là thanh 
tịnh mới cất giữ vàng bạc châu báu, và dùng nó đề mua bán, rồi xem như một 
việc làm hợp pháp. Phật thường bảo: "Tỳ kheo cần xe thì xin xe, cần người 
thì nhờ người, tùy theo những nhu câu cần thiết Ta đều cho phép cầu xin, 
nhưng hoàn toàn không được thu nhận vàng bạc châu báu và dùng nó để mua 
bán." 


Da Xá lặp lại lời Phật dạy xong, bèn hỏi các người Ưu bà tắc là những điều 
đó có đúng luật, đúng lời Phật dạy hay không. Các người ấy đều nhất trí thừa 
nhận là đúng, và phát biểu: "Tại thành Tỳ Xá Ly hiện nay chỉ có Đại đức Da 
Xá là số một trong hàng Sa môn Thích tử". Thế rồi, họ yêu cầu Thầy trụ trì tại 
thành Tỳ Xá Ly để họ cúng dường tứ sự (4 món cần thiết suốt đời). 


Sau đó, Da Xá từ giã các cư sĩ rồi trở về lại trú xứ. Các Tỳ kheo Bạt Kỳ biết 
Da Xá được các người Ưu bà tắc tín nhiệm, nên xoay qua kết tội thầy phạm 
Ba dật đề, vì trước đây đã xúc phạm các Tỳ kheo, do đó, phải sám hồi. Da Xá 
khẳng định rằng mình vô tội nên không có lý do gì phải sám hồi. Các Tỳ kheo 
Bạt Kỳ bèn tập họp lại, định làm yết ma kết tội Da Xá ngoan cô không nhận 
tội. Thấy tình thế gay cần, Da Xá liền dùng thần thông bay đến nước Ba Tuân. 
Trên đường đi, Thây gặp 60 Tỳ kheo đã đắc tam minh, lục thông, đều là đệ tử 
của A Nan, Thấy liền yêu câu họ họp sức để diệt trừ 10 điều phi pháp của 
nhóm Tỳ kheo Bạt Kỳ, đồng thời Thây tiếp tục vận động hai nhóm Tỳ kheo 
khác, mỗi nhóm gồm 30 người. Họ cũng đã đạt được đạo quả cao siêu như 
nhóm Tỳ kheo trước, và ai nây đều nhiệt tình hưởng ứng công việc chính 
nghĩa của thầy. Rồi thây tiếp tục đến núi A Phù mời trưởng lão Tam Phù Đà 
hợp tác, và trưởng lão cũng tùy hý. 


Bấy giờ, trưởng lão Ly Bà Đa đã đạt được từ tâm tam muội, có đông đảo đồ 
chúng, đang ở tại thành Câu Xá DI. Da Xá cũng đên đó mời trưởng lão tham 
gia, và trưởng lão cũng hoan hỷ. 


Các Tỳ kheo Bạt Kỳ nghe tin Da Xá đã đến gặp trưởng lão Ly Bà Đa, họ bèn 
chở đây thuyên những y bát của Sa môn và những vật dụng cân thiệt khác, 


1630 


cùng đến đó định mua chuộc trưởng lão để trưởng lão yếm trợ. Trong thuyền 
ấy, có một Tỳ kheo tên Sa Lan, thấy sự việc phức tạp, thầy bèn căn cứ vào 
kinh luật chiêm nghiệm xem các Tỳ kheo Bạt Kỳ hành động đúng pháp hay 
phi pháp, thì thầy thấy rằng họ phi pháp. Bỗng dưng, trên không trung có vị 
thiên thần ba lần xướng lên rằng: "Đúng thế! đúng thế! Các Tỳ kheo Bạt Kỳ 
hành động phi pháp như ông đã thấy". 


Khi đi đến Câu Xá Di, các Tỳ kheo Bạt Kỳ. liền vào diện kiến trưởng lão Ly 
Bà Đa và thưa rằng: "Chúng tôi chở rất nhiều vật dụng cần thiết của Sa môn 
đến đề cúng dường đại đức, mong đại đức nạp thọ". Trưởng lão từ chối nói: 
"Y bát của tôi đã đầy đủ chăng cần chi nữa". Họ lại nài nỉ: "Nếu không nhận 
nhiều, xin đại đức nhận cho chút ít". Trưởng lão khẳng định: "Y bát của tôi đã 
đủ không thể nào nhận thêm những vật của các thầy một cách phi pháp". 


Biết Trưởng lão Ly Bà Đa có một đệ tử tên Đạt Ma thường hầu bên cạnh, các 
Tỳ kheo Bạt Kỳ liền đến xin cúng dường vật dụng cho thầy, thầy cũng từ chôi. 

Họ bèn thuyết phục: "Khi Phật còn tại thế, người ta đến cúng dường Phật, nếu 
Phật không nhận thì họ đem cúng dường A Nan, A Nan đều nhận cả. A Nan 
nhận thì cũng như Phật nhận”. Đạt Ma nghe thế liền nhận một vật. Nhận rồi 
liền hỏi: "Các Thây muốn điều gì mà cưỡng ép bố thí cho tôi?". Họ đáp: 

"Chúng tôi muốn đại đức thưa với Hòa thượng Bồn sư, tận lực hỗ trợ chúng 
tôi, đừng để cho Da xá phá hoại pháp luật của chúng tôi". 


Đạt Ma liền đến thưa với thầy mình: "Hòa thượng nên ủng hộ các Tỳ kheo 
Bạt Kỳ", Ly Bà Đa nói: "Những người làm điều phi pháp, ta không ủng hộ". 
Đạt Ma thưa: "Mong thầy suy nghĩ lại". Ly Bà Đa liền khiến trách Đạt Ma: 
"Nay ngươi khuyên ta hỗ trợ những kẻ phi pháp, ngươi chăng phải là đệ tử 
của ta nữa. Từ nay trở đi chớ có ở quanh quân bên ta". 


Đạt Ma sợ hãi, xâu hô, đên thuật lại với các Tỳ kheo Bạt Kỳ sự kiện vừa rôi 
và họ bèn an ủI, khuyên Thây đừng sợ gì cả. 


Thế rồi, trưởng lão Ly Bà Đa suy nghĩ: "Nếu ta dẹp trừ những việc phi pháp 
của bọn họ tại đây, họ sẽ khởi lên trở lại, vậy ta phải cùng nhau đến chỗ ở của 
họ mà đẹp trừ". Nghĩ vậy, liền cùng với Da Xá đến thành Tỳ Xá Ly. Nơi thành 
nảy, có vị Tỳ kheo tên là Nhất Thiết Khứ, Thầy là vị Thượng tọa có uy vọng 
nhất trong hàng Sa môn Thích tử ở cõi Diêm phù đề này, đã đắc quả A la hán, 
có tam minh, lục thông, cũng là đệ tử lớn nhất của A Nan. Da Xá liền bàn với 
Ly Bà Đa, cùng đến gặp Nhất Thiết Khứ để bàn bạc công việc rồi sẽ thực hiện. 
Sau khi gặp Thượng tọa Nhất Thiết Khứ, chảo hỏi xong xuôi, Ly Bà Đa một 


1631 


mình đến phòng Thượng tọa, trải tọa cụ an nghỉ. Đêm đến, Ly Bà Đa suy nghĩ: 
"Thượng tọa Nhất Thiết Khứ này đã quá già nua mà còn nỗ lực ngồi thiên suốt 
đêm, thì ta nay đâu được phép an nghỉ". Nhất Thiết Khứ cũng suy nghĩ: "Vị 
khách Tỳ kheo nảy đi đường cực nhọc mà còn ngồi thiền suốt đêm để hành 
đạo, thì ta đâu được phép nằm yên". 


Hai người ngồi thiền suốt đêm suy nghĩ về nhau như thế. Đến cuối đêm, Nhất 
Thiết Khứ hỏi Ly Bà Đa: "Đêm nay Thây nhập vào loại thiên định nào?" 


Ly Bà Đa đáp: "Tính tôi rất nặng lòng từ bi, đêm nay tôi nhập vảo từ tâm tam 
A4" 


muội". 
- Đó là loại Thiền định thô thiên. Chẳng hay Thây đã đắc quả A la hán chưa? 
- Đã đắc rồi. Thế còn Thượng tọa đêm nay nhập vảo loại Thiền định nào? 

- Tính tôi thích quán tưởng về "không", đêm rồi tôi nhập vào không tam muội. 


- Đó là việc làm của bậc đại nhân. Vì không tam muội là pháp của bậc đại 
nhân. Nhưng Thượng tọa đã đặc quả vị A la hán chưa? 


- Đã đắc rồi. 
- Vậy xin Thượng tọa cho biết, muối để cách đêm có được phép dùng không? 


- Việc ấy nên hỏi giữa chúng Tăng, nếu hỏi riêng tôi, những kẻ phi pháp sẽ 
cho tôi là có ý thiên vị và không châp nhận tôi vào thành phân bàn luận Tỳ mi 
(giới luật). 


Bấy giờ, Ly Bà Đa liền tập họp Tăng chúng để luận bản Tỳ ni, nhưng vì Tăng 
chúng đông đảo, không khí ôn náo, khó quyết đoán Tăng sự nên Thây đề nghị 
bạch nhị yết ma đề cử một số đại diện đề chủ trì cuộc họp và quyết đoán các 
sự việc. Nhóm Tỳ keo Bạt Kỳ trước hết đề cử 4 vị: 1/Nhất Thiết Khứ, 2/ Ly 
Bà Đa, 3/ Bất Xà Tôn, 4/ Tu Ma Na. Nhóm Tỳ kheo Ấp Ba Lợi cũng đề cử 4 
người: l/ Tam Phù Đà, 2/ Sa Lan, 3/ Trường Phát, 4/ Ba Sa Lam. 


Các Thượng tọa được Tăng sai bèn nhất trí chọn khu vườn của một nữ thí chủ 
đã cúng dường cho chư Tăng, tại Tỳ Xá Ly làm nơi nghị sự. 


Bấy giờ Ly Bà Đa bèn hỏi Thượng tọa Nhất Thiết Khứ điểm thứ nhất: 


1632 


"Muối để cách đêm có được phép dùng không?" 

Nhất Thiết Khứ đáp: "Không được dùng". 

- Phật chế định điều nảy tại nơi nào? 

- Tại thành Vương Xá. 

- Do ai mà chế? 

- Do một Tỳ kheo ở nơi A lan nhã. 

- Phạm về việc gì? 

- Phạm về việc dùng thức ăn để cách đêm, thuộc tội Ba dật đề. 

Thế rồi, Ly Bà Đa kết luận: Đó là pháp, đó là luật, đó là lời Phật dạy, các Tỳ 
kheo Bạt Kỳ làm điều phi pháp, phi luật, trái lời Phật dạy, giờ đây bỏ xuống 


một thẻ. 


Và cứ thế, Ly Bà Đa hỏi, Nhất Thiết Khứ đáp, cho đến khi kết thúc 10 điều 
phi pháp. 


Tiếp theo, 8 vị này bèn suy cử 4 người đại diện là: Nhất Thiết Khứ 136 tuổi 
hạ, Ly Bà Đa 120 tuổi hạ, Tam Phù Đà và Da Xá đều 110 tuổi hạ, những vị 
này có trách nhiệm đem các quyết định của Đại hội vừa rồi ra công bố trước 
700 vị A la hán, theo thể thức Ly Bà Đa hỏi và Nhất Thiết Khứ đáp như trên. 
Cuối cùng, Ly Bà Đa kết luận: "Những gì không do Phật chế thì không được 
tùy tiện chế định, những gì do Phật đã chế thì không được vi phạm. Tăng 
chúng phải chăm chỉ học tập những gì Phật đã truyền dạy". 


Cuộc kết tập này vừa đúng 700 vị A la hán, nên gọi là cuộc kết tập của 700 
người. 


LỊCH SỬ KẾT TẬP KINH LUẬT 
LẦN THÚ BA 


Sau Phật Niết bàn 100 năm thì Đại hội kết tập Pháp Tạng lần thứ hai diễn ra, 
và sau lân kêt tập lân thứ 2 đúng 118 năm lại diễn ra cuộc kết tập lân thứ 3. 


1633 


Như vậy lần kết tập này xảy ra sau Phật Niết bàn 218 năm, tức là 325 năm 
trước Tây lịch. Đại hội lân này do Hoàng đê A Dục (Asoka) đê xướng và bảo 
trợ. 


Vua A Dục ra đời khoảng 200 năm sau Phật Niết Bàn, tức khoảng 340 năm 
trước Tây lịch. Lúc ông còn trẻ vốn tính tình hung bạo, nên không được phụ 
vương yêu thích, do đó ông bị đưa đi trần nhậm một vùng đất xa xôi. Đến khi 
phụ vương băng hà, ông liền đem quân về triều, giết người anh cả là Hoàng 
thái tử Tu Ma Na (Sumara) và tất cả những người anh em khác, chỉ để lại 
người em cùng mẹ là Túc Đại Đa (còn gọi là Đề Tu) rồi lên ngôi vua. Sau khi 
tức vị, trong khoảng 3 năm đầu, nhà vua chỉ phụng sự ngoại đạo, theo truyền 
thống của tiên vương để lại. Đến năm thứ ba, nhân trông thấy một Sa di tên 
Nê Cù Đà (Nigrodha) oai nghỉ t chỉnh, tướng mạo đoan trang, nên vua phát 
tâm tín kính Phật pháp. 


VỊ Sa di này chính là con của Tu Ma Na khi vua sát hại các người anh em 
trong hoàng tộc, thì người chị dâu, vợ Tu Ma Na, đang mang thai, trốn được. 
Sau đó bà sinh ra Nê Cù Đà. Lúc Nê Củ Đà lên 7 tuổi, thì được A la hán Bà 
Lưu Na (Mahavaruna) độ cho xuất gia làm Sa di. Chuyện kê rằng, lúc Bốn sư 
thế phát, tóc rơi chưa tới đất thì Nê Củ Đà đã đắc quả La hán. Vị Sa di này, 
trong một tiền kiếp xa xưa, vốn là anh của A Dục. Hai anh em cùng mộ đạo 
tu hành, tạo nhiều công đức. Do nhân duyên ấy nên khi vừa thấy ông, vua A 
Dục đã có thiện cảm ngay tức khắc. Hơn nữa, nhờ đã gieo trồng phước đức 
trong quá khứ, nên nhà vua dễ dàng kính tín Tam bảo, và phát tâm cúng dường 
Tăng chúng một cách nhiệt thành. Số người nhận được sự cúng dường của 
Vua lên đến 6 vạn người trong mỗi ngày. Đồng thời, vua cho xây cất 84.000 
ngôi già lam, và kiến tạo 84.000 ngôi bảo tháp trong khắp quốc độ, cũng như 
tại các nước chư hầu xung quanh. 


Khi các ngôi bảo tháp và tự viện hoàn thành, nhà vua mở tiệc khánh hạ, cúng 
dường rộng rãi chư Tăng. Nhân thấy oai nghi tề chỉnh và đạo hạnh thanh cao 
của Thánh chúng, nhà vua càng thêm tin tưởng Phật pháp nhiệm mâu. Do đó, 
vua cho một người con trai là Ma Sẵn Đà (Mahinda) và một người con gái tên 
là Tăng Già Mật Đa (Sanghamitta) cùng xuất gia một lúc. Ma Sân Đà bây giờ 
đúng 20 tuổi. Hòa thượng Bồn sư của Thầy là Mục. Kiền Liên Tử Đề Tu 
(Moggaliputta - tissa) và Tăng Già Mật Đa vừa 18 tuổi, Hòa thượng Bốn sư 
của cô là Đàm Ma Ba La (Dhammapall). 


Nhà vua càng ngày càng nhiệt thành ủng hộ Phật pháp, cúng dường Tăng 
chúng một cách trọng hậu, thì ngoại đạo đi khất thực mỗi ngày mỗi trở nên 


1634 


khó khăn. Do đó, họ gia nhập vào hàng ngũ Tăng chúng càng lúc càng đông. 
Trong số đó, có người xuất thân từ đạo thờ lửa, có người theo đạo lõa thể, và 
có người theo đạo dầm nước lạnh. Do tiêm nhiễm lối sống ngoại đạo, nên mặc 
dù đã vào trong Tăng chúng, các Tỳ kheo tân tòng này vẫn hành xử như ngoại 
đạo. Thậm chí, họ còn đem giáo luật ngoại đạo ra giảng dạy cho tín chúng, 
khiến cho Phật pháp trở nên hỗn loạn. Vì thế, các Tỳ kheo chân chính không 
thể hòa hợp bồ tát, tự tứ và làm Phật sự chung với họ. Tình trạng bất ôn cứ 
kéo dài mãi, khiến Tăng chúng sống trong sự rạn nứt, bất hòa, suốt 7 năm mà 
không bố tát được. Vua A Dục chứng kiến tình trạng chia rẽ của Tăng đoàn 
như vậy, nên rất đau lòng. Nhằm chân chỉnh lại hàng ngũ Tăng chúng, vua 
bèn sai một viên quan đại thần đem sắc lệnh của mình đến các tự viện, truyền 
cho Tăng chúng phải cùng nhau hòa hợp Bồ Tát. Nhưng họ không nói gì cả. 
Vị quan Khâm sai không biết làm thế nào, đành phải trở về triều, bàn bạc với 
một viên quan đồng liêu. Vị quan này bèn hiến kế bằng cách gợi ý: "Tôi thấy 
đại vương khi chinh phục các nước, hễ ai không tuân lệnh thì giết chết; trường 
hợp này cũng phải làm như thế." 


Nghe bạn nói có lý, viên Khâm sai liền trở lại tu viện, chất vẫn vị Thượng tọa: 
"Đại vương đã có sắc lệnh khiến Tăng chúng phải hòa hợp thuyết giới, vì sao 
các vị không phục tùng?". Thượng tọa đáp: “Thưa thượng quan. vì các thiện 
Tỳ kheo không chịu bồ tát chung với các Tỳ kheo ngoại đạo, chứ không phải 
không phục tùng”. 


Ngay lập tức, viên Khâm sai liền tuốt gươm giết vị Thượng tọa ấy, và lần lượt 
giết đến chỗ Tỳ kheo Túc Đại Đa, Túc Đại Đa liền bảo vị ấy dừng tay lại 
không được cuông sát bừa bãi những người vô tội. Viên Khâm sai đành phải 
dừng tay, rồi trở về triều để yết kiến nhà vua. 


Bây giờ nói về nguyên nhân khiến cho Túc Đại Đa đi tu: Sau khi vua A Dục 
lên ngôi bèn phong cho em là Túc Đại Đa làm Thái tử. Một hôm Túc Đại Đa 
vào rừng du ngoạn, bỗng thấy các con nai làm việc theo bản năng chúng sinh 
để duy trì nòi giông. Ông nghĩ: "Các con nai này ăn cỏ xanh, uống nước lã, 
mà còn như thế, thì các chư Tăng ở trong phòng kín, có chăn êm nệm âm, ăn 
uống no đủ thì lẽ nào lại không việc ấy". Thế rồi ông trở về hoảng cung, đem 
ý nghĩ ngây thơ của mình trình bảy với hoàng huynh A Dục, vua nghe thế, tự 
nhủ: "Thật quái lạ! Chuyện không đáng nghi ngờ mà bỗng dưng sinh nghi 
ngờ. Có khác nảo nơi bình địa bỗng khởi phong ba!". Do đó, để dạy cho Túc 
Đại Đa một bài học, vua âm thầm sắp đặt mưu kế, khiến Túc Đại Đa phạm 
phải tội nặng đáng bị tử hình. Lúc ấy, vua phẫn nộ bảo với em mình: "Nay ta 


1635 


ban cho ngươi một ân huệ cuôi cùng, cho phép ngươi làm vua trong vòng 7 
ngày, sau đó ta sẽ trỊ tội". 


Thế rồi Túc Đại Đa được lên ngôi báu, ngự nơi lầu son điện ngọc, có cung tần 
mỹ nữ, đờn ca xướng hát và đủ các thứ sơn hào hải vị không thiếu thứ 8Ì. 
Nhưng ông chăng màng để tâm đến những thứ ấy mà chỉ ngong ngóng sợ chết 
đến nỗi thân thể cực kỳ tiều tụy. 


Sau 7 hôm, A Dục hỏi Túc Đại Đa trong thời gian qua hưởng vinh hoa phú 
quí tột bực như vậy có cảm thấy thích thú hay không, thì Túc Đại Đa thực thà 
bộc bạch hết những tâm sự khổ đau của mình. Vua liền bảo: "Chỉ vì biết trước 
sinh mệnh mình trong 7 hôm nữa sẽ kết thúc mà ngươi còn hốt hoảng, quên 
ăn bỏ ngủ, thân thể trở nên tàn tạ đến thế, huống gì các Tỳ kheo trong từng 
hơi thở đều nghĩ đến lẽ vô thường, không biết cái chết đến lúc nào, thử hỏi 
còn tâm trí đâu nữa mà đắm trước những vật dục ở đời?". 


Được lời như cởi tắm lòng, Túc Đại Đa liền sinh tín tâm đối với Phật pháp và 
chăng bao lâu ông phát tâm xuât gia làm một Tỳ kheo. 


Nhắc lại việc trước, khi viên quan Khâm sai bị Túc Đại Đa ngăn lại. Ông liền 
trở về triều tâu lên nhà vua sự kiện diễn tiến vừa rồi. Vua nghe thế vô cùng 
kinh ngạc, đau đớn tột cùng, ngất xỉu, té quy xuống đất. Hồi lâu vua mới tỉnh 
lại, thống trách viên quan ấy: "Trẫm sai khanh đến tu viện là để truyền lệnh 
cho các Tỳ kheo phải hòa hợp thuyết giới chứ đâu phải bảo đến giết họ!" Thế 
rồi, vua tức tốc ngự giá đến hỏi chư Tăng, trong trường hợp vừa rồi, vua có 
tội hay viên Khâm sai kia có tội. Trong các Tỳ kheo, có người nói do có lệnh 
của vua mà Tăng chúng bị chết oan, nên vua có tội. Có người thì bảo cả hai 
đều có tội. Nhưng có người bình tĩnh hơn, hỏi vua có ý định giết hại hay 
không, thì vua đáp là chỉ muốn xây dựng Tăng đoàn, tạo lập công đức chứ 
không có tâm sát hại. Vị ấy kết luận: "Nếu tâm đại vương như thế, thì đại 
vương vô tội, mà kẻ giết người kia có tội" 


Qua những trình bày khác nhau như thế, vua càng thêm phân vân, liền hỏi các 
Tỳ kheo, ai có thể làm cho vua hết nghi hoặc. Các Tỳ kheo bảo răng chỉ có 
trưởng lão Mục Kiên Liên Tử Đề Tu, người đã đạt tam minh, chứng quả A la 
hán, mới có thể chấm dứt được sự nghi ngờ của vua mà thôi. Sau khi nghe lời 
chỉ dẫn, vua liền cáo từ các Tỳ kheo, trở về cung đình, chuẩn bị lễ cúng đường. 
Chuẩn bị xong các việc, vua phái người đến tu viện cung thỉnh Mục Kiền Liên 
Tử Đề Tu và đại chúng vào triều thọ trai. Thọ trai xong, vua mời trưởng lão 
Đại Tu cùng Tăng chúng đến một đạo tràng đã được thiết lập tại Viên Lâm 


1636 


(Uyyana). Khi đến nơi, để biết chắc trưởng lão có thể đoạn trừ được điều nghi 
ngờ của mình hay không, vua thỉnh cầu trưởng lão thi thố vài phép thần thông. 
Trưởng lão đã hoan hỷ đáp ứng lời yêu cầu ấy khiến vua rất khâm phục nghĩ 
rằng ác pháp sẽ diệt trừ, Phật pháp sẽ lại trùng hưng. Thế rồi, vua đem sự việc 
trước kia ra chất vấn trưởng lão. Trưởng lão bèn hỏi lại nhà vua: "Khi ấy đại 
vương có tâm sát hại hay không?", vua đáp: "Đệ tử chỉ mong có công đức, 
chứ không có tâm sát hại". Trưởng lão khăng định: "Nếu không có tâm giết 
hại thì đại vương vô tội". Rồi trưởng lão đem kinh Bản sinh ra giảng cho vua 
nghe. Sau khi nghe pháp, mọi thắc mắc trong lòng của vua đều giải tỏa. Tiếp 
đến trưởng lão trình bảy thế nào là đúng luật, thế nào là trái luật, thế nảo là 
đúng pháp, thế nảo là phi pháp, những gì do Phật dạy và những sì không phải 
do Phật dạy...Vua được diễm phúc nghe pháp liên tục như thế suốt 7 ngày. 
Với tâm trạng hân hoan sau khi nghe pháp, vua nghĩ rằng lần kết tập pháp 
tạng này chắc chắn sẽ thành công, liền sai người ngăn đạo tràng ra thành hai 
khu vực a và b. Những ai cùng một kiến giải thì ở chung một khu vực. Đồng 
thời mỗi khu vực cử ra một vị đại diện để trả lời những điều vua hỏi. 


Thế rồi, vua hỏi vị đại điện của một khu vực: "Thưa Đại đức, Phật pháp như 
thế nào?". Họ bèn lao nhao lên. Có người bảo là thường: có người bảo là đoạn; 
có người nói là có tưởng, có người nói là không phải tưởng cũng không phải 
không tưởng; có người nói là thế gian Niết bàn..." 


Vua nghe họ đáp lung tung như thế, biết chắc nhóm Tỳ kheo này đích thực là 
ngoại đạo, chứ không phải Tỳ kheo chân chính. Do đó, vua ra lệnh họ cởi bỏ 
pháp phục, ban cho y phục mảu trăng, và đuôi ra khỏi Tăng đoàn. Rồi vua 
sang khu vực của 6 vạn Tỳ kheo kia, lên tiếng hỏi vị đại diện: "Thưa Đại đức, 
Phật pháp như thế nào?". Vị ấy đáp: "Thưa đại vương, Đức Phật phân biện 
giảng dạy theo từng trình độ". Quay sang trưởng lão Mục Kiền Liên Tử Đề 
Tu, vua hỏi: "Có đúng thế không, thưa Đại đức?". Trưởng lão đáp: "Đúng thé, 
thưa đại vương". Biết Phật pháp đã được thanh tịnh, vua bèn thỉnh cầu chư 
Tăng thuyết giới bố tát trở lại, và sai người bảo vệ chúng Tăng rồi từ biệt, hồi 
loan. 


Sau khi vua rời khỏi đạo tràng, 6 vạn Tỳ kheo liền suy cử trưởng lão Mục 
Kiền Liên Tử Đề Tu làm chủ tọa và tuyên chọn 999 Tỳ kheo tinh thông tam 
tạng, đã đắc tam minh, mở cuộc đại hội kết tập pháp tạng. Thê thức kết tập 
lần này giống hai lần trước, không khác gì cả. Do vậy, Phật pháp trở lại thanh 
tịnh, mọi hỗn loạn, cấu uế đều được đẹp trừ. 


1637 


Đại hội kết tập lần này trải qua 9 tháng thì hoàn tất, do trưởng lão Mục Kiền 
Liên Tử Đê Tu làm chủ tọa, 999 vị Tỳ kheo A la hán tham dự, nên gọi là cuộc 
kêt tập của 1000 vị La hán. 


LỊCH SỬ KẾT TẬP KINH LUẬT 
LẦN THỨ TƯ 
1.Thuyết thứ nhất 


Sau Phật Niết bàn khoảng 400 năm, tại nước Kiền Đà La (Gandhara) có vua 
Ca Nị Sắc Ca (Kanishca) trị vì, đất nước phú cường, danh vang khắp nơi, các 
nước xung quanh đều quy phục. Trong những lúc rảnh rỗi việc triều đình, nhà 
vua thường đọc kinh Phật. Mỗi ngày vua thỉnh một vị cao tăng vào cung thuyết 
pháp. Nhưng vua thấy quan điểm mỗi người một khác, không ai giông ai, nên 
rất băn khoăn, không biết làm sao đề giải tỏa. Vì vậy vua liền thỉnh giáo Hiếp 
Tôn Giả (Parsva), Hiếp Tôn Giả liền thưa:" Tâu Đại vương, vì đức Như Lai 
nhập diệt trải qua năm tháng đã lâu, các đệ tử thường dựa theo quan điểm của 
thầy mình, có những nhận thức bất đồng, do đó mà sinh ra mâu thuẫn với 
nhau". 


Vua nghe nói thế rất lây làm buôn lòng, trầm ngâm hồi lâu, rồi bạch với tôn 
giả: "Trẫm nhờ hưởng được phúc đức của tô tiên, nên được kế thừa tông miều, 
cai trị muôn dân, nay tuy xả cách Thánh nhân (Phật), nhưng còn may mắn 
nêm được pháp vị. Trẫm muốn quên sự hèn kém của mình, dốc lòng thiệu 
long chánh pháp, mở đại hội kết tập pháp tạng đề thống nhất những quan điểm 
riêng của các bộ phái". 


Hiếp Tôn Giả tán thán: "Đại vương đã gieo trồng căn lành từ đời trước, nên 
đời này đủ phước lộc, lại lưu tâm đến Phật pháp, thực là hợp với nguyện vọng 
của bằn tăng". Thế rồi, vua truyền lệnh triệu tập các bậc thánh triết xa gần. 
Nhận được sắc chỉ, các bậc minh triết thông đạt tam tạng, những bậc hiền tài 
xuất chúng từ bốn phương vân tập về kinh thành. Vua bèn thiết lễ cúng dường 
suốt 7 ngày, và bàn kế hoạch mở đại hội kết tập. Nhưng thấy số người khá 
đông đúc, sợ khó tránh khỏi ô hợp, nên vua đem điều thao thức của mình trình 
lên Tăng chúng rồi truyền lệnh: "Những vị nào đã chứng đắc Thánh quả thì ở 
lại, những vị nào còn triền phược xin hãy trở về chỗ cũ." Tuy vậy, chúng hội 
vẫn còn quá đông, nên vua lại ra lệnh: "Các bậc vô học (chứng quả A la hán) 
xin hãy ở lại, còn các bậc hữu học hãy ra về. Thế nhưng số người vẫn còn 
nhiều, vì thế vua lại hạ lệnh: "Những vị đầy đủ tam minh lục thông hãy ở lại, 


1638 


èm 


còn những vị khác đều "hãy trở vê”. Nhưng hội chúng vẫn còn đông, buộc lòng 
vua phải hạ lệnh một lần cuối cùng: "Những ai đối với nội giáo thì tỉnh thông 
Tam tạng, đối với ngoại điển thì quán triệt ngũ minh, xin mời ở lại, còn những 
vị khác xin hoan hỷ lui về trú xứ". 


Chung cục, sau bốn lần gạn lọc, SỐ người còn lại tính được 499 người. Lúc 
ấy, nhà vua thấy trong nước mình hay mưa nắng bắt thường, sợ làm khô nhọc 
các vị tôn túc, nên định đưa hội chúng đến thành Vương Xá - nơi thạch thất 
mà tôn giả Ca Diếp xưa kia đã kết tập giáo pháp - mở đại hội kết tập. Nhưng 
Hiếp Tôn Giả cùng các vị tôn túc can rằng: "Thưa Đại vương, không nên. Vì 
ở đó có nhiều ngoại đạo, nhiều luận sư khác phái rất phức tạp. Chúng ta sẽ 
phải bận rộn thù tiếp, giao tế với họ mắt hết thì giờ, ắt hăn sẽ gây trở ngại công 
việc kết tập và soạn ra luận giải. Hơn nữa, đại chúng giờ đây đều nhất trí muốn 
thực hiện việc kết tập tại nước này. Vì đất nước này ở bốn phía có núi non 
kiên cố, có thần Dược Xoa gìn giữ, đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, là 
nơi thánh hiền vân tập, các bậc thần tiên qua lại, và hiện giờ Tăng chúng đang 
quy tụ tại đây”. Sau khi nghe trình bày, vua thấy hợp lý, nên chuẩn thuận đề 
nghị ây. 


Thế rồi, vua truyền lệnh cho công nhân xây dựng lo thiết lập già lam tại thành 
Ca Thâp Di La (Kasmrira) đê kết tập pháp tạng. 


Lúc bấy giờ, các vị A la hán thấy tôn giả Thế Hữu (Vasumitra) mặc y phục 
luộm thuộm, đang đứng trước hành lang, bèn nói với tôn giả: "Ông chưa đoạn 
trừ kiết sử, nếu luận nghị giáo pháp sẽ vấp phải sai lầm, vậy ông nên rời khỏi 
đây mà đi nơi khác". 


Thế Hữu nói: "Nay chư hiền đối với chánh pháp không có điều chi nghi ngờ, 
muốn thay Phật để tuyên dương nên mới tập họp nơi đây mà luận bàn Phật 
pháp. Tôi tuy không được thông tuệ, nhưng cũng hiểu giáo pháp ít nhiều, văn 
chương u huyền của tam tạng và những lý luận khúc chiết của ngũ minh cũng 
đã từng nghiên cứu và đạt được những ý thú nhất định". 


Các vị A la hán nói: "Lời nói suông không có gì làm băng chứng, nêu vậy thì 
thây hãy ân cư nơi văng vẻ một thời gian, lo tu tập gâp đê chứng đạt quả vô 
học, rôi mới tham dự cũng chưa muộn". 


Thế Hữu nói: " Tôi xem quả vô học cũng như đàm dãi, chí tôi chỉ cầu Phật 
quả, chăng thèm đi con đường nhỏ”. Bèn vò cái y rách ném đi. Khi chiệc y 
chưa rơi tới đât, thì tôn giả (tuyên bô mình) chứng được thánh quả vô học. 


1639 


Lúc ấy, các vị A la hán lại khiến trách: "Kẻ Tăng thượng mạn chính là người 
này đây. Quả vô học được chư Phật hêt lời tán thán, đâu có thê chứng đặc dê 
dàng như thê?" 


Muốn cho mọi người hết mối ngờ vực, Thế Hữu bèn ném chiếc y lên hư 
không, chư Thiên bèn tiếp lấy và cung kính thỉnh cầu: "Tôn giả nên chứng 
Phật quả đề sau này kế thừa Đức Từ Thị (Di Lặc), làm bậc tôn quý nhất trong 
ba cõi, và làm chỗ nương tựa cho bốn loài, chứ giờ đây tôn giả chứng quả nhỏ 
làm chị?" 


Bấy giờ các vị A la hán thấy sự ly kỳ như thế bèn tạ lỗi, và mời tôn giả tham 
gia đại hội kết tập cho đủ số 500 người. Đồng thời hội chúng suy cử Thế Hữu 
làm đệ nhất và Hiếp Tôn Giả làm đệ nhị chủ tọa cuộc kết tập để quyết đoán 
những ý kiến bất đồng của cử tọa. Những vấn đề của kinh điền, sau khi được 
hội nghị thảo luận và biểu quyết, bèn biên tập thành ba bộ luận, đó là: 


1. Bộ luận "Ưu Ba Đề Xá" gồm 10 vạn bài tụng, dùng để giải thích Kinh tạng. 


2. Bộ luận “Tì Nại Da Tì Bà Sa" cũng gồm 10 vạn bải tụng, để giải thích Luật 
tạng. 


3. Bộ luận "A Tì Đạt Ma Tì Bà Sa" cũng gồm 10 vạn bài tụng, để giải thích 
Luận tạng. 


Như vậy cả ba bộ gồm 30 vạn bài tụng, chín trăm sáu mươi vạn lời (9.600.000) 
giải thích đầy đủ ba tạng giáo điển. Trong đó, không có chỉ tiết nào là không 
bàn bạc tận cùng, không có chỗ sâu xa nảo là không cứu xét rốt ráo. Những 
nghĩa lý thâm u được làm cho sáng tỏ, những lời nói còn mù mờ được làm 
cho rõ ràng. Thành quả này nhằm truyền lại muôn đời cho hậu thế dùng làm 
cương lĩnh. 


Kế đến, vua Ca Nị Sắc Ca bèn sai thợ đúc đồng dùng đồng đỏ dát thành lá 
mỏng, để chép luận văn, rồi đem cất vào trong hang đá, xây thép lên trên để 
cúng dường. Vua lại sai thần Dược Xoa phòng vệ khắp nước, không để cho 
ngoại đạo mang bộ luận ấy ra khỏi lãnh thổ. Những ai muốn học tập nó thì 
phải đến đó mà học . 


Sau khi xong việc, vua bèn thiết lễ trai tăng cúng dường rất trọng hậu đề chúc 
mừng đại hội kết tập vừa thành công viên mãn (Đại Đường Tây Vức, quyên 
ba, Sa môn Biện Cơ soạn tại chùa Từ An). 


1640 


H- Thuyết thứ hai 


1. Thời gian kết tập: Sau Phật Niết bàn 500 năm, và thời gian biên tập xong 
các bộ luận kéo dài đên 12 năm. 


2. Địa điểm kết tập: Tại Kế Tân, tức Ca Thấp DI La (Kasmrra) 


3. Vị chủ tọa cuộc kết tập: Tôn giả Ca Chiên Diên Tử, và Bồ tát Mã Minh 
châp bút. 


4. Số người tham dự: 500 vị La hán và 500 vị Bồ tát. 

5. Thành quả: Soạn một bộ luận gôm 8 kiên độ (tức 8 phần), đặt tên là Phát 
Tuệ luận (hay Phát Trí luận) gôm Š vạn bài kệ. Sau 12 năm mới hoàn thành, 
giải thích rộng rãi, gôm thành 100 vạn bài kệ. 

6. Phương thức bảo quản: Các thánh giả dùng thần lực khiến các thân linh bảo 
vệ không cho bât cứ một ai mang bộ luận này ra khỏi nước (Bà Tâu Bàn Đậu 
- Vasubandhu) pháp sư truyện, Chân Đê đời Trân dịch. 

HI- Thuyết thứ ba 


1.Thời gian kết tập: Vào thời vua Bà Tha Già Mã Ni (Vattagamani) cai trị 
Tích Lan (ước chừng 400 năm sau Phật nhập diệt (2). 


2. Địa điểm kết tập: tại thôn Mã Đặc Lê, phía Đông A Lư Ca, nước Tích Lan. 
3. Vị chủ tọa cuộc kết tập: Thượng tọa La HI Da Đại. 

4. Số người tham dự: 500 vị Tỳ kheo. 

5. Người khởi xướng và bảo trợ: Vua Ba Tha Già Mã Ni (Vattagamam1). 

6. Thành quả kết tập: Kỳ kết tập này đọc lại giáo điển 3 tạng của Thượng tọa 
bộ, hiệu đính lại những chú thích của ba tạng, sắp xêp lại thứ tự của kinh điên, 
việt một bộ Tam tạng băng tiêng Pali, và làm bản chú thích băng văn Tăng 
Già La (Tích Lan) (đảo sử Tích Lan, theo sự dân lại của Phật Quang Đại từ 
điên). 

Vài điều ghi nhận: 


1641 


- Thuyết thứ nhất, tư liệu lấy từ Tây Vức ký, một tác phẩm viết khá súc tích, 
khúc chiết và chặt chẽ, khá nổi tiếng, nhất là về phương diện sử liệu. Do đó, 
gần như hầu hết các học giả đều công nhận học thuyết nảy. 


- Thuyết thứ hai lấy từ Bà Tâu Bàn Đậu pháp sư truyện. Văn của tập truyện 
này viết chuệch choạc rời rạc, các dữ kiện phần lớn không giống với Tây Vức 
ký. Tuy cũng được xem là lần kết tập pháp tạng thứ tư, nhưng rất ít học giả 
công nhận giá trị của nó. 


- Thuyết thứ ba, tư liệu còn ghi lại đầy đủ trong Đảo sử. Địa điểm và thành 
phần tham dự hoản toàn khác hắn với cuộc kết tập tại Ca Thấp Di La. Tuy 
vậy, các học giả đều công nhận đây là lần kết tập thứ tư của Phật giáo Thượng 
tọa bộ tại Tích Lan. 


- Nếu như nước Kiên Đà La hay miễn Tây-Bắc Ấn Độ được xem là cái nôi, là 
căn cứ địa mà Phật giáo đại thừa thai nghén và phát triển, rồi từ đó truyền sang 
các nước thì trái lại, Tích Lan chính là trung tâm của Phật giáo của các nước 
khác trong vùng. 


- Thời điểm vua Ca Nị Sắc Ca ra đời có tới 5 mảng tư liệu đề cập đến, xê dịch 
từ 300 đến 700 năm, nhưng chỉ có thuyết cho răng ông ra đời vào khoảng 400 
năm sau Phật nhập diệt, là được các học giả đồng tình hơn hết. 


LỊCH SỬ KÉẾT TẬP KINH LUẬT 
LẦN THỨ NĂM VÀ SÁU 
LỊCH SỬ KÉT TẬP PHÁP TẠNG LẦN THỨ V 


Sau lần kết tập pháp tạng thứ tư đúng 2015 năm thì đến lần kết tập pháp tạng 
thứ 5. Theo sự ghi chép của Pali giáo sử chương 6 và sử Miễn Điện; thì vào 
năm 1871, quốc vương Miến Điện là Mẫn Đông (Mindon - tại vị từ 1853 - 
1878) đứng ra triệu tập 2400 vị cao tăng, cử hành kết tập Tam tạng giáo điển 
lần thứ 5, tại thủ đô Man-Đức-Lặc (Mandalay), chính quốc vương làm người 
hộ pháp. Lần kết tập này lấy Luật tạng làm trung tâm, khảo đính đối chiếu 
những điểm dị đồng của thánh điển, rồi đại chúng cùng đọc tụng, trải qua Š 
tháng mới hoàn thành. Sau đó nhà vua truyền: lệnh đem văn tự của 3 tạng đã 
được kết tập sắp xếp theo thể loại, rồi cho khắc trên 729 khối đá hình vuông 
và đem cất vào trong chùa tháp Câu-tha-đà (Kuthodaw), dưới chân núi Mạn- 


1642 


đức-lặc và cho xây 45 tòa tháp Phật bao quanh ở bên ngoài. Thành quả kết tập 
này vẫn còn được bảo quản tại cô đô Mạn-đức-lặc, cho đến ngày nay. 


Tóm tắt: 


1. Lý do kết tập: Đề thống nhất và giữ sự trong sáng của kinh điền. 

2. Thời gian kết tập: Vào năm1871, và trải qua 5 tháng mới hoàn thành. 

3. Địa điểm kết tập: Tại thủ đô của Miến Điện lúc bấy giờ là Mạn-đức-lặc 
(Mandalay). 

4. Số người tham dự kết tập: 2400 vị cao tăng. 

5. Người khởi xướng và bảo trợ cuộc kết tập: Vua Mẫn Đông (Mindon), vị hộ 
pháp đắc lực của Phật giáo Miễn Điện lúc bấy gIỜ. 

6. Thành quả cuộc kết tập: Khảo đính lại 3 tạng, rôi đem khắc trên 729 phiến 
đá hình vuông. 

7. Phương thức bảo quản: Đem cất 3 tạng vào trong chùa tháp Câu-tha-đà 
(Kuthodaw), và xây 45 ngôi bảo tháp xung quanh bên ngoài. 


LỊCH SỬ KÉT TẬP PHÁP TẠNG LẦN THỨ VI 


Đại hội kết tập pháp tạng lần này được tô chức tại Miễn Điện, cách lần kết tập 
pháp tạng thứ 5 đúng 83 năm. Phật giáo Miến Điện vốn được Chính phủ tán 
trợ, đã long trọng cử hành đại hội kết tập Tam tạng lần thứ 6 vào dịp đại lễ 
Phật Đản, nhằm ngày 17 tháng 5 (Visakha Day), năm 1954. Mục đích lần kết 
tập này là nhằm đoàn kết Phật giáo đồ, chân hưng Phật giáo Thượng tọa bộ, 

và đề cao địa vị độc lập của nước Miến Điện. Địa điểm kết tập đặt tại phía 
Bắc Ngưỡng Quang trên đổi núi Nghệ Cố; cách tô chức rập khuôn theo lần 
kết tập thứ nhất tại hang Thất Diệp, nước Ấn Độ. Lần kết tập này dùng những 
bản văn đã khắc trên 729 khối đá của lần kết tập thứ 5 làm căn cứ, và thu thập 
rộng rãi các bản văn Tích Lan, Thái Lan, Cao Miên, Hiệp hội Pali Thánh điển 
ở Luân Đôn và những bản văn Pall tại Miễn Điện, rồi đem ra khảo đính một 
cách kỹ lưỡng. Sau khi kết tập hoàn thành, Giáo hội bèn đem ¡n đề lưu truyền. 
Lần kết tập này có mời các Tỷ kheo thuộc những nước Phật giáo Nam truyền 
tham dự, đồng thời các Tỷ kheo của những nước Phật giáo Bắc truyền cũng 
được mời đến dự khán. Thời gian kết tập trải qua hơn 2 năm, đến Phật Đản 
1956 (Phật lịch 2500) mới hoàn thành. 


Tóm lược tổng quát: 


Đến đây, chúng ta đã thấy một cách khái quát lịch trình kết tập pháp tạng từ 
khi Phật Niệt bàn cho đên ngày nay. Hai lân kêt tập thứ nhật và lân thứ hai, 


1643 


đều được các hệ phái Phật giáo công nhận giả trị lịch sử của nó. Lần kết tập 
thứ ba gồm có 3 thuyết đề cập đến, trong đó có đôi chỗ bất đồng. Nhưng thuyết 
được Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang ghi lại trong Đại Đường Tây Vức Ký 
là tương đối có 1á tTỊ nhất về mặt lịch sử. Lần kết tập thứ nhát, hai, ba và tư, 

đều xảy ra tại Ân Độ. Riêng lần thứ tư, ngoài Ân Độ, tại Tích Lan cũng có 
một đại hội kết tập pháp tạng được tô chức cùng thời gian tương tự. Sau lần 
kết tập này, lần thứ năm và thứ sáu được diễn ra tại Miến Điện, chỉ là công 
việc kết tập Tam tạng của Phật giáo Thượng tọa bộ; và từ đó đến nay (1997), 

chưa có lần kết tập pháp tạng nào khác nữa. 


Hai lần kết tập thứ nhất và thứ hai được thực hiện bằng hình thức khẩu tụng 
và khâu truyền, chứ chưa ghi chép thành văn bản. Mặc dù cũng có người cho 
răng đã có dùng văn tự, nhưng ý kiên này không được các học giả công nhận. 


Phân bô túc của Bình Anson 


Luật tạng - (Vinaya Pữaka): Được hình thành ngay từ lần kết tập đầu tiên, 
do Ưu Ba Ly tụng xuất, được gọi là Bát Thập Tụng Luật (và được truyền nhau 
băng đọc thuộc lòng). Từ đó trở đi, hầu hết các bộ phái Phật giáo đều lấy bộ 
luật này làm căn cứ, rồi bổ sung và chú giải rộng rãi thêm. Do đó mà về 
phương diện Giới luật, sự sai khác giữa các bộ phái tương đối rất ít. 


Tạng nây bao gồm các giới luật và nghi lễ cho nam tu sĩ (Bhikkhu, Tỳ khưu) 
và nữ tu sĩ (Bhikkhuni, Tỳ khưu ni), cách thức gia nhập tăng đoàn, truyền giới 
luật, sinh hoạt tăng chúng, cách hành xử trong các trường hợp vi phạm giới 
luật, vv. Tạng nầy thường được chia làm 5 bộ: 


1. Ba-la-di (ParaJika), 

2. Ba-dật-đề (Pacittiya), 

3. Đại Phẩm (Mahavagøa), 

4. Tiểu Phẩm (Cullavagga), và 
5. Toát Yếu (Parivara). 


Kinh tạng - (Sutta Pifaka): Chủ yếu là 4 bộ Nikaya, tương đương với 4 bộ A 
Hàm - cũng được hình thành từ lần kết tập đầu tiên, do A Nan tụng xuất; Còn 
Tiểu bộ kinh Nikaya thì được hình thành dần dần sau đó. Theo quan điểm của 
các học giả thì những gì được gọi là kinh thường hội đủ 3 yếu tố: 1. Phù hợp 
với chân lý (pháp tánh); 2. Phù hợp với đạo đức (hay giới luật); 3. Có giá trị 
thực tiễn. Luật thì chỉ có Phật chế định, nhưng kinh thì có 5 hạng người nói 


1644 


ra, đó là: I. Do chính miệng Phật nói ra; 2. Do đệ tử Phật nói; 3. Do các vị 
thân tiên nói; 4. Do chư Thiên nói; 5. Do hóa nhân nói. 


Gồm 5 bộ chính (Nikaya): Trường Bộ (Digha Nikaya), Trung Bộ (Majjhima 
Nikaya), Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikaya), Tăng Chi Bộ (Anguttara 
Nikaya), và Tiêu Bộ (Khuddaka Nikaya). Trong hệ Sanskrit (Bắc Phạn), các 
bộ nầy được gọi là các bộ A Hàm (Agamas). Tuy nhiên, các bộ A Hàm nguyên 
thủy đã bị thất lạc và chỉ còn tìm thấy các bản kinh tiếng Sanskrit rời rạc, mà 
hiện nay chỉ còn các bộ Hán dịch từ nhiều nguồn gốc bộ phái và qua nhiều 
đời khác nhau. 


Trường Bộ là tập hợp các bài kinh dài, gồm 34 bài kinh, đã được dịch sang 
Việt ngữ, trong đó có hai quyền phô thông nhất: Kinh Đại Bát Niết Bàn (Maha 
Parinbamna Sutta) và Kinh Đại Quán Niệm (Maha Satipattana Sutta). Ngoài 
các bài thuyết giảng của Đức Phật, Bộ nây cũng có các bài giảng của Đại Đức 
Sariputta (Xá Lợi Phất), vị đệ tử hàng đầu có tài thuyết giảng hùng biện nhất 
thời đó, và các vị đệ tử nỗi tiếng khác. 


Trung Bộ gôm có 152 bài kinh sắp xếp trong 15 phẩm, theo từng chủ đẻ. 
Bộ kinh này rất phổ thông trong giới Phật tử sử dụng Anh ngữ và cũng đã 
được dịch sang Việt ngữ. Bản dịch Anh ngữ được hiệu chỉnh nhiều lần, và 
bản dịch mới nhất đã được hội Buddhist Publication SocIety, Tích Lan, xuất 
bản năm 1995. Các bài kinh quan trọng thường có liên quan đến phép hành 
thiền quán niệm (Satipattana Sutta), chính kiến (Sammaditthi), cách tịnh tâm 
(Kakacupama), cuộc đời Đức Phật (Ariyaparyesana) tứ diệu để 
(Mahahatthipadopama), không tính (Culasunnata), quán niệm hơi thở 
(Anapanasati), vv... Có thể nói đây là một bộ kinh quan trọng nhất, bao gồm 
các bài giảng thiết yếu trên đường tu tập, thực hành lời Phật dạy. 


Tương Ung Bộ gồm 2.889 bài kinh ngăn, chia làm 5 chương và 56 phẩm. 
Đây là tập hợp các bài kinh có chủ đề giống nhau về một điểm thảo luận, hoặc 
vệ một nhân vật nào đó trong thời Đức Phật. Có những bài giảng quan trọng 
về 12 nhân duyên và về 37 phần bồ đề (37 phẩm trợ đạo). 


Tăng Chỉ Bộ là bộ kinh dựa theo cách Sắp xếp số học (pháp số), từ các chủ 
đề có liên quan đến 1 phần tử, 1 yếu tố, dần dần lên đến các chủ để có 11 phần 


tử hay yếu tố. Vì vậy, bộ kinh được chia làm 11 chương, gồm 2,308 bài kinh. 


Tiểu Bộ thật ra không phải là bộ sách nhỏ, mà là tập hợp 15 bộ sách nhỏ: 


1645 


Tiểu Tụng, Khuddaka Patha 

Pháp Cú, Dhammapada 

Phật Tự Thuyết, Udana 

Như Thị Ngữ (Phật Thuyết Như Vậy), Itivuttaka 
Kinh Tập, Sutta Nipata 

Thiên Cung Sự, Vimana Vatthu 

Ngạ Quy Sự, Peta Vatthu 

Trưởng Lão Tăng Kệ, Theragatha 
Trưởng Lão Ni Kệ, Therigatha 

10. Bốn Sanh, Jataka 

11. Nghĩa Thích, Ñiddesa 

12. Vô Ngại Giải Đạo, Patisambhidamagga 
13. Thí Dụ, Apadana 

14. Phật Sử, Buddhavamsa 

15, Sở Hạnh Tạng, Cariya PItaka 


hát 480A xà h0 ái suui: 2á ng 


Luận tạng - Thắng Pháp Tạng (Abhidhanuna Pifaka): Chính thức được 
thành lập từ đại hội kết tập lần thứ 3 trở đi, do yêu cầu phản bác những chỉ 
trích và xuyên tạc của ngoại đạo, đồng thời cũng nhằm làm sáng tỏ giá trị của 
giáo điển mà thành lập. Hơn nữa, cũng chính từ lần kết tập thứ 3 này, Tam 
tạng giáo điển mới bắt đầu chính thức ghi chép thành văn bản. Theo Phán sư 
Ân Thuận thì tôn giáo cô đại cũng như các nền triết học khác, từ lúc khai sáng 
đến lúc hoàn thành, về phương diện văn cú, đều từ đơn giản đến phong phú; 
về phương diện nghĩa lý, đều từ chỗ mù mờ đến chỗ sáng tỏ, từ chỗ sơ lược 
đến chỗ tinh vi, từ chỗ rời rạc đến chỗ có hệ thông. Thánh điển Phật giáo cũng 
không ra ngoài công lệ đó; nghĩa là sự tụng đọc, kết tập ban đầu rất đơn giản, 
ngăn gọn, rồi dần dần trở nên phong phú và hoàn chỉnh. Thế nên, 7 bộ luận 
thư của Phật giáo Nam truyền không phải được soạn ra cùng một lúc, mà ít 
nhất cũng trải qua thời gian từ 200 đến 300 năm mới hoàn tắt. 


Thắng Pháp Tạng còn gọi là Vi Diệu Pháp hay Luận Tạng, đây là tập hợp các 
bài giảng của Đức Phật về thể tính và sự tướng của vạn pháp, phân giải triết 
học và tâm lý học. Thắng Pháp Tạng gồm có 7 quyên: 


1. Pháp tụ (Dhammasangani) 

2. Phân biệt (Vibhanga) 

3. Giới thuyết (Dhatukatha) 

4. Nhân thi thiết (Puggala Pannatti) 
5. Biện giải (Kathavathu) 

6. Song luận (Yamaka) 


1646 


7. Nhân duyên thuyết (Patthana). 
Các thánh điển trọng yễu khác: 


Ngoài Tam Tạng Kinh Điển còn có các bộ Chú Giải và Phụ Chú Giải Kinh 
Điên, và một sô các tác phâm Pali quan trọng khác cũng được học tập và lưu 
truyền cho đên ngày nay: 


Đảo sử (DIipavamsa) 

Đại sử (Mahavamsa) 

Tiểu sử (Culavamsa) 

Mi Lan Đa vấn đạo (Milindapanha) 

Thanh tịnh đạo luận (Visuddhi Magga) 

Thắng pháp tập yếu luận (Abhidhammattha Sanghaha) 


Đại Tạng Việt Ngữ 


Mặc dù Phật Giáo là một tôn giáo lớn ở Việt Nam và đã có mặt lầu đời tại 
đất nước ta trên 18 thế kỷ, cho đến nay chúng ta vẫn chưa có một bộ Tam 
Tạng đầy đủ băng chữ Việt. Điều nầy đã được ghi nhận từ đầu thập niên 
1950, mà đã 40 năm qua, công tác dịch thuật vẫn chưa hoàn tất. Thật ra, 
công trình dịch thuật sang chữ quốc ngữ từ các kinh điển Hán tạng bắt đầu 
trong thập niên 1930 với nhiều vị danh tăng và học giả trong các phong trào 
phục hưng Phật Giáo và chấn hưng Phật học. 


Một chương trình phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam đã 
được tiễn hành trở lại từ năm 1989, dựa trên các bộ chữ Pali và chữ Hán. 
Đến nay (1998), Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam đã phát hành Trường 
Bộ (và Trường À Hàm), Trung Bộ (và Trung A Hàm), Tương Ứng Bộ (và 
Tạp A Hàm), Tăng Chi Bộ (và Tăng Nhất A Hàm) bằng Việt ngữ, cùng với 
các quyên trong Tiểu Bộ: Kinh Tập, Pháp Cú, Như Thị Ngữ, Phật Tự 
Thuyết, Trưởng Lão tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, Bồn Sanh, v.v. 


Hệ phái Nguyên Thủy (Nam Tông) Việt Nam đã ấn hành các bộ Vi Diệu 
Pháp do Hòa thượng Tịnh Sự dịch. Bộ Luật cơ bản đã được dịch từ các bản 
chữ Hán (Luật Tứ Phần Giới Bồn Như Thích, HT Hành Trụ dịch). Các 
quyền Thanh Tịnh Đạo (Ni sư Trí Hải dịch), Thắng Pháp Tập Yếu Luận (HT 
Minh Châu dịch) và Mi Lan Đa Vấn Đạo (Mi Tiên Vẫn Đáp, HT Giới 
Nghiêm dịch) cũng đã được xuất bản trong những năm gần đây. Thêm vào 


1647 


đó, vào cuối năm 2005, Tỳ khưu Indacanda đã hoàn tất công tác dịch thuật 
toàn bộ Tạng Luật từ nguôn Pall. 


Kinh điển Đại Thừa (Mahayana, Bắc Tông) 


Kinh điển Đại Thừa xuất hiện về sau nầy, vào khoảng đầu Công nguyên 
(CN) -- 300 đến 700 năm sau ngày Phật nhập Đại Niết bản, không rõ nguồn 
gốc xuất xứ với nhiều giả thuyết khác nhau, không biết do ai kết tập vào thời 
kỳ nào, ban đầu là vài bộ kinh ngắn rồi dần dà xuất hiện các bộ lớn hơn với 
văn phong không đồng nhất, và ngày nay cũng không còn nguyên bản trọn 
vẹn. Một số đã được dịch sang chữ Hán và chữ Tây Tạng qua nhiều thời kỳ 
khác nhau bởi nhiều dịch giả thuộc những tông phái khác nhau, và được lưu 
truyền đến ngày nay. Một số kinh điển Hán tự khác thì lại không có nguồn 
gốc rõ ràng, mặc dù lấy danh là lời Phật dạy nhưng có lẽ đã được trước tác 
tại Trung Hoa trong thời kỳ Phật giáo mới được phát triển tại đó. 


Kinh điển Đại Thừa là một tập hợp các bải giảng của Đức Phật, các luận giải 
của tăng sĩ, và ngữ lục của các tổ sư. Ngoài tạng Luật -- trên cơ bản rất 
tương tự với tạng Luật PalI, còn có tạng Kinh gôm có các bộ A Hàm -- dịch 
thuật từ nhiều nguồn khác nhau -- và các kinh điển mới, và tạng Luận gồm 
các tác phẩm chú giải và luận thuyết của các vị tăng sĩ Đại thừa về sau nây. 
Có thể nói tính đa dạng và phong phú của kinh điển Đại thừa là kết quả của 
một sự dung nạp hỗn độn, không có hệ thống và tiêu chuẩn rõ ràng, các tài 
liệu về Phật giáo -- hoặc có vẻ mang tính cách Phật giáo nhưng lại pha trộn 
các giáo thuyết khác -- xuất hiện rãi rác trong các thế kỷ đầu Công nguyên 
trong thời kỳ hình thành tông phái này. 


Dưới đây là liệt kê sơ lược danh sách kinh điển Phật Giáo Đại Thừa: 


1. Trước thời Long Thọ (Nagarjuna, sơ tô của Đại thừa Phật giáo, thế kỷ III 
CN): 


Kinh Đại phẩm Bát Nhã 

Kinh Tiểu phẩm Bát Nhã 

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 

Kinh Hoa Nghiêm 

Kinh Đại Vô Lượng Thọ 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội 
Kinh Duy Ma Cật 


1648 


Trước tác của Ngài Mã Minh (Asvaghosa, đầu Công nguyên): 


Phật sở hạnh tán 

Đại Trang Nghiêm luận 

Thập Bắt thiện nghiệp đạo 

Lục thú luân hồi 

Sự sư pháp Ngũ thập tụng 

Ni Kiền Tử vấn vô ngã nghĩa 
Đại tôn địa huyền văn bản luận 
Đại Thừa khởi tín luận 


2. Thời Long Thọ (Nagarjuna), Đề Bà (Deva), Bạt Đà La (Bhadra): 
2.1 Ngài Long Thọ trước tác nhiều bộ luận, nhưng dịch sang Hán gồm: 


Trung quán luận 

Bồ đề tâm ly tướng luận 
Thập nhị môn luận 

Hồi tránh luận 

Đại trí độ luận 

Phương tiện tâm luận 

Thập trụ Tỳ Bà Sa luận 
Khuyến phát chư vương yếu kệ 
Thập bát Không luận 

Tán pháp giới tụng 

Đại thừa phá hữu luận 
Quảng đại phát nguyện tụng 
Bồ đề tư lương luận 


2.2 Ngài Đề Bà trước tác: 
Bách luận 
Bách tự luận 
Quảng bách luận 

2.3 Ngài Bạt Đà La trước tác: 


Chú thích Trung luận 


3. Sau thời Long Thọ: 


1649 


Kinh Thắng Man 

Kinh Giải Thâm Mật 

Kinh Đại Bát Niết Bàn (Đại thừa Niết Bàn) 
Kinh Lăng Già 


4. Thời Vô Trước (Asanga, thế kỷ IV-V CN): 
4.1 Trước tác của Ngài DI Lặc (Maitreya): 


Du Già Sư Địa luận 

Đại Thừa Trang nghiêm kinh luận 
Thập địa kinh luận 

Trung biên phân biệt luận 


4.2 Trước tác của Ngài Vô Trước (Asanga): 


Hiến dương Thánh giáo luận 

Kim Cang Bát nhã Ba la mật đa kinh luận 
Nhiếp Đại thừa luận 

Thuận Trung luận 

Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma tạp luận 


4.3 Trước tác của Ngài Thế Thân (Vasubandhu) thì rất nhiều, nhưng các 
bộ sau đây đã dịch sang Hán: 


A Tỳ Đạt Ma Câu Xá luận 
Nhiếp Đại Thừa luận thích 
A Tỳ Đạt Ma Câu Xá bản tụng 
Thập địa kinh luận 
Duy thức Tam thập tụng 
Diệu Pháp Liên Hoa kinh Ưu Bà Đề Xá 
Duy thức Nhị thập tụng 
Vô Lượng Thọ kinh Ưu Bà Đề Xá 
Đại Thừa Bách pháp Minh môn luận 
Chuyến Pháp luân Ưu Bà Đề Xá 
Đại Thừa Ngũ uẫn luận 
Kim Cương Bái nhã Ba la mật kinh luận 
Phật tính luận 
Lục môn giáo thọ tập định luận 
(Bình Anson, tháng 12-1998) 


1650 


Các nhà Phật học cho rằng Thánh điển Phật giáo bao gồm mấy loại sau đây: 
1. Thánh điển Pali 


Thánh điển này thuộc các nước Phật giáo Nam phương như Tích Lan, Miễn 
Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào. Cơ sở của văn Pali là tiếng PaIsacI và có 
pha trộn ít nhiều tiếng Ma Kiệt Đà (Magadha). Cách cấu trúc của văn Pali 
được chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm gồm 5 âm tiết, văn phạm rất chặt chẽ, đọc 
lên nghe có nhạc điệu, khiến cho người học dễ ghi nhớ và thuộc lòng: nên dù 
không phải là ngôn ngữ chính của Phật, vẫn được các học giả đặc biệt quan 
tâm nghiên cứu. Hơn nữa, Thánh điển này được bảo tồn tại Tích Lan và các 
nước Phật giáo Nam phương khác, ít bị nạn binh lửa chiến tranh tàn phá, 
chưa trải qua sự phiên dịch, nên khi nghiên cứu, các học giả có cảm giác rất 
gần với Phật giáo Nguyên thủy. Đó là ưu thế của loại Thánh điển này. 
Chúng ta còn biết rằng Tam tạng giáo điển sau khi truyền vào Tích Lan, trải 
qua hơn 150 năm đến đời vua Phạt-đa-già-ma-ni trị vì, ông mới ra lệnh viết 
thành văn tự lần đầu tiên, khoảng năm 20 trước Tây lịch. Thế rồi, mãi đến 
năm18§9 Tây lịch, vua Tích Lan là Tân La, nhân kỷ niệm lần thứ 25 ngày lên 
ngôi của mình, nhà vua mới cho 1n tạng Pali thánh điển. Đây là một bộ Đại 
tạng khá hoàn chỉnh, thường được gọi là Nam truyền Đại tạng kinh, nội 
dung thiên về Phật giáo Tiểu thừa. Đại khái các bản Hán dịch về Luật tạng 
và kinh A hàm, tương đương với các Kinh Luật trong Đại tạng này. 


2. Thánh điển Sanskrit: gồm 2 loại: 


a) Nê Bá Nhĩ thánh điền: loại kinh điển này không giống với kinh điển Pali, 
và đêu thuộc vê Phật giáo Đại thừa. Những tác phâm này có hình thức giông 
như Ao Nghĩa Thư. 


b) Các Thánh điển Phật giáo được phát hiện tại Trung Á Tế Á: loại Thánh 
điển này cho đến nay đều là những bản văn rời rạc, không đầy đủ. 

Ngoài ra, chúng ta còn có thê kề thêm Hán dịch Thánh điển và Tạng dịch 
Thánh điền: 


- Hán dịch Thánh điển: bao gồm các bản dịch băng Hán văn từ những tác 
phẩm thuộc các bộ phái. Công việc phiên dịch bắt đầu từ năm Đinh Mão, 
niên hiệu Vĩnh Bình thứ 10, tức năm 67 Tây lịch, đến năm 730 thuộc niên 
hiệu Đường Khai Nguyên thứ 18, gồm tất cả 664 năm, và số người phiên 
dịch là 176 người, kế cả chư Tăng và cư sĩ. Tắt nhiên, sau đó công việc 
phiên dịch còn tiếp tục đến thế kỷ 13. Những bản Hán dịch về Phật điển gồm 


1651 


đủ các bộ phái, mặc dù chưa hoàn chính, nhưng đây là một kho báu trong 
lĩnh vực văn hóa Trung Quốc, khiến Trung Quốc thành một trung tâm Phật 
giáo vĩ đại nhất, ngoại trừ Ấn Độ. 


- Tạng dịch Thánh điển: Thánh điển này chủ yêu được dịch từ thế kỷ 9 đến 
thế kỷ 11. 


Đây là loại văn hiến được nhiều học giả Phật giáo trọng thị để tâm nghiên 
cứu. 


Còn các kinh điển mà Phật giáo Nhật Bản và Triều Tiên sử dụng chẳng qua 
chỉ là những bản Hán dịch đặc biệt, chứ không phải là bản dịch từ ngôn ngữ 
chính quốc; ngoại trừ, gần đây Nhật Bản đã dịch đầy đủ bộ Nam truyền Đại 
tạng kinh. 


Tóm lại, thông thường chúng ta chỉ biết có 3 tạng là; tạng Kinh, tạng Luật và 
tạng Luận. Thế nhưng có thuyết còn đề cập đến 5 tạng, đó là: 1. Tạng Kinh; 
2. Tạng Luật; 3. Tạng Luận; 4.Tạp tạng: 5. Câm chú tạng (hay Bồ Tát tạng). 
Thậm chí trong "Bồ Tát Xử Thai kinh, phâm Xuất Kinh" còn liệt kê ra đến 8 
tạng là: 1. Thai Hóa tạng; 2. Trung Âm tạng: 3. Ma Ha Diễn Phương Đăng 
tạng; 4. Giới Luật tạng; 5. Thập Trụ Bồ Tát tạng; 6. Tạp tạng; 7. Kim Cương 
tạng; §. Phật tạng. 


Tất nhiên, thuyết này ít ai công nhận. 


Ngoài các đại hội kết tập pháp tạng mà chúng ta đã tìm hiểu, Đại Trí Độ 
Luận quyên 100 và Kim Cương Tiên Luận quyền 1 còn cho biết: Cùng lúc 
Ca Diếp kết tập 3 tạng Tiểu thừa tại núi Kỳ Xà Quật, thì có Văn Thù, Di 
Lặc... cùng với A Nan kết tập kinh điển Đại thừa tại núi Thiết Vi. Cuộc kết 
tập này được gọi là Kết tập Kinh điển Đại thừa. Nhưng thuyết nảy có lẽ là 
truyền thuyết phát sinh sau khi Phật giáo Đại thừa đã hưng khởi. 


Trong loạt bài vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu khái quát lịch sử kết tập pháp 
tạng và diễn tiên hình thành Tam tạng giáo điên qua các thời kỳ từ lúc khâu 


truyền cho đến khi được viết thành văn bản. (Thích Phước Sơn) 
---0Ö0--- 


Suzerainty — superior feudal lord, overlord (Suzerain = quyên bá chủ) 


Svelte - mảnh đẻ, thon thả, hấp dẫn, mảnh mai 


1652 


Swaddle — wrap = quấn bằng tả, bọc tả 
SwasserIng — nghênh ngang, vênh váo 
Šwat — cú đập mạnh 

Swafsfika - Chữ vạn SWASTIKA 


The symbol of the Swastika and 1ts 12,000-year-old history. 

The swastika 1s a symbol used by of one of the most hated men on Earth, a 
symbol that represents the slaughter of millions of people and one of the 
most destrucfive wars on Earth. But Adolf Hitler was not the first to use this 
symbol. In fact, it was used as a powerful symbol thousands of years before 
him, across many cultures and contInenIs. 

For the Hindus and Buddhists 1n India and other Aslan countries, the 
swastika was an Important symbol for many thousands of years and, to this 
day, the symbol can stIll be seen 1n abundance - on temples, buses, taxIs, and 
on the cover of books. It was also used 1n Anclent Greece and can be found 
1n the remains of the ancIent city of Troy, which existed 4,000 years ago. 
The anclent Druids and the Celts also used the symbol, reflected In many 
artefacts that have been discovered. It was used by Nordic tribes and even 
early Christians used the Swastika as one of theIr symbols, including the 
Teutonic Knights, a German medIeval military order, which became a purely 
relipgIous Catholic Order. But why 1s this symbol so Iimportant and why did 
Adolf Hitler decide to use 1t? 

The word “swastika” 1s a Sanskrit word (“svasktika”) meaning “It 1s”, “Well 
Being", “Good Existence, and “Good Luck”. However, 1t 1s also known by 
different names 1n different countries - like “Wan" in China, “Manji' in 
Japan, “Fylfot” in England, “Hakenkreuzˆ in Germany and “Tetraskelion” or 
“Tetragammadion" 1n Greece. 

The earliest swastika ever found was uncovered 1n Mezine, Ukraine, carved 
on an 1vory figurine, which dates an 1ncredible 12,000 years, and one of the 
earliest cultures that are known to have used the Swastika was a Neolithic 
culture in Southern Europe, 1n the area that 1s now Serbia, Croatia, Bosnia 
and Herzegovina, known as the Vinca Culture, which dates back around 
8,000 years. 

In Buddhism, the swastika 1s a symbol of good fortune, prosperIty, 
abundance and etermty. It 1s directly related to Buddha and can be found 
carved on sfatues on the soles of his feet and on his heart. It 1s said that 1t 
confains Buddhaˆs mind. 


1653 





Jain symbol confaining swafstika 
Chữ Vạn trong Phật giáo - Ban đầu biểu tượng swastika được thế giới biết 
đến như biểu tượng của Phật giáo. Hình chữ thập có bốn cạnh bẻ cùng chiều 
này rất hiền lành. Từ Svastika trong tiếng Phạn (Sanskrit) có nghĩa nguyên 
thủy là đem lại sự tốt lành (conducive to well- -being), một biểu tượng hiển 
thị rõ nét sự cân băng hoàn hảo trong một thiết kế đơn giản. Theo nhà thiết 
kế mỹ thuật Steven Heller, yếu tố hình học của biểu tượng swastika tuy 
vuông cạnh sắc góc, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy. sự tinh khiết toát lên bất luận ở 
kích cỡ lớn hay nhỏ, nhìn từ xa hay đứng gần nó. Không những thế, nhìn 
vào biểu tượng swastika, người ta nhìn thấy sự chuyền động -một nguồn nội 
lực vô biên... 


CHỮ VAN 
1P. VI C27 (Vô. 





Sway — đu đưa, lắc lư 

Swoop - cuộc đột kích, nhào xuống 

Sycophantic - nịnh hót, bợ đỡ 

Symbiosis - sự cộng sinh giữa hai loài, hai cơ thể 
Symbiotic - cộng sinh trong sinh vật học 


Symposium -— social gathering at which there”s free Interchange of ideas. 


1654 


SynaptIc — the poInt at which a nervous 1mpulse passes from one neuron fo 
another = sự tiêp hợp trong sự phân chia tê bào 


Synchronicity — the coincidental occurrence of events (psychic evenIts) 
Synchronistic - thuộc tính đồng bộ, đồng thời 

Syncopate — rút ngăn bằng cách bỏ chữ cái 

Syncretic - cô gắng thống nhất các trường phái khác nhau 

Syndrome - hội chứng của căn bệnh 

SynergIstic - hợp lực 

Synonymous - đồng nghiã, cùng nghiã 


Synthesis - tổng hợp, các yếu tô 





1655 


T 


Tabernacle — hòm thánh 

Tabloid — báo khô nhỏ 

TacIf - ngụ ý 

Tactile — xúc giác, sờ mó được, đích xác, hiển nhiên 
Tad — đưá trẻ nhỏ 

Tag - bản (name tag = bản tên); phần kim loại bịt đầu dây giày 
Talisman - bùa (vật được cho là đem lại may mắn) 
Tallish — dong dỏng cao, khá cao 

Tally - kiếm điểm (Tallyho = tiếng hú cuả người đi săn) 
Tamper — cái đầm đất 

Tandem - cách bố trí trước sau 


Tangential - đường tiếp tuyến 


Tanha — desire as a chief eulprit = lòng ham muốn chính là thủ phạm. 

Tanha 1s a Buddhist term that literally means "thirst,” and 1s commonly 
translated as craving or desire. Within Buddhism, tanha 1s defined as the 
craving or desire to hold onto pleasurable experlences, to be separated from 
paInful or unpleasant experlences, and for neutral experIences or feelings not 
to decline. In the first teaching of the Buddha on the Four Noble Truths, the 
Buddha Identiied tanha as a principal cause 1n the arising of dukkha 
(suffering, anxIety, dissatisfaction). Tanha 1s also Identified as the eIghth link 
1n the Twelve Links of Dependent Origination (Thập Nhị Nhân Duyên). 


DỤC VỌNG, BÁT MÃN VÀ TỰ CHÉ 


1656 


Chúng ta sống trong cõi dục nghĩa là thế giới của những ham muốn. Từ khi 
thức dậy cho đến lúc đi ngủ, và cả trong những giấc mơ, chúng ta đều bị dục 
vọng lôi kéo. Mỗi giác quan ta khao khát món ăn riêng của nó: Mắt ta ham 
nhìn những dáng màu hấp dẫn, tai ta ham nghe những âm thanh dễ chịu; mũi 
ta hăng hái đánh hơi những mùi thơm và vội vàng quay đi trước những mùi 
khó chịu; lưỡi ta tìm kiếm những vị ngon mới lạ, và xúc giác ta thì luôn luôn 
khát khao gặp gỡ những loại xúc khác nhau. Lòng ham muôn đối với sự kích 
thích giác quan ấy đã ăn sâu gốc rễ trong ta đến nỗi nếu bị cô lập khỏi sắc 
thanh hương vị xúc trong một thời gian dài, ta sẽ khởi sự có những ảo giác về 
chúng. 


Trong cuộc đời đức phật Thích ca Mâu mi, có những giai đoạn chứng minh sự 
thù thắng của phương pháp sử dụng ham muốn, hơn là phương pháp ép xác, 
đè nén dục vọng. Lúc từ bỏ đời sông đam mê khoái lạc và khởi sự đi tìm 
phương pháp diệt khổ vào năm 29 tuổi, thái tử Tất đạt đa đã tu ép xác khổ 
hạnh gắt gao. Như nhiều người ở Ân nay vẫn còn làm, thái tử đã tìm cách nhô 
tận gốc rễ những nguyên nhân của khổ đau bất mãn bằng cách hành hạ các 
giác quan mình, nhiếp phục chúng. Ngài nhịn ăn, từ bỏ các tiện nghĩ đến nỗi 
cuối cùng thân thể ngài chỉ còn là một bộ xương. Sau sáu năm khổ hạnh, ngài 
thấy phương pháp ấy vô hiệu. Thay vì đưa ngài tiến gần mục tiêu giải thoát, 
nó chỉ làm ngài kiệt sức, không thể sáng suốt suy nghĩ và thiền định. Ngài 
quyết định từ bỏ phương pháp â ây và theo một phương pháp tu tâm thích hợp 
hơn. Theo truyền thuyết, ngài đã châm dứt tuyệt thực và nhận một bát cháo 
do tín nữ Sujata dâng cúng. Thực phẩm này đã đem lại một hiệu quả thần tình 
cho cơ thê và tâm trí, khiến ngài ngập tràn dũng mãnh, sáng suốt và phúc lạc. 
Sự bừng dậy của năng lực tâm vật lý không những giúp ngài thêm cương quyết 
mà còn gia tăng khả năng đạt đến toàn giác, mục tiêu chính yếu của ngài. Sự 
kiện ngài chỉ ngồi thiền có một đêm dưới cội Bồ đề rồi đạt toàn giác, chứng 
tỏ đã đúng lúc Ngài nên từ bỏ lối tu khổ hạnh. Theo lối nhìn của mật tông, 
những sự cố này cho thấy rằng biết xử dụng lạc thú là một phương pháp sâu 
xa và hiệu quả hơn ép xác khổ hạnh rất nhiều... 


Tantalize — dầy vò, đầy đọa 
Tantamount — tương đương với, có giá trị như 
Tantra — refers to the VaJrayana or Diamond Vehicle (Kinh Kim Thừa). The 


inner teaching of Mahayana Buddhism, used to progress rapidly on 
the path to enlightenment... 


1657 


Tantra — The earliest documented use of the word ”Tantra” 1s In the Rigveda. 
Tantra 1s the name øiven by recent scholars to a style of meditation and ritual 
which arose 1n India no later than the 5th century AD. 


Loại Tantra Yoga sử dụng hơi thở và cử động đề đánh thức năng lượng linh 
hôn trong cơ thê mình. Hai dạng Tantra Yoga phô biên là Kundalin Yoga và 
Kriya Yoga. 


Tantrum — cơn thịnh nộ, cơn cáu kỉnh, cơn giận 


TaoIst-alchemists — to produce the “elixir of Immortality” 
(linh dược trường sinh) led to other significant 
điscoveries — notably the Invention of gunpowder. 


Tapas — put up (hành hạ) with the extremes of heat and cold, hunger and 
thirst wIthout complaint and to control words and gestures, which 
must never betray the inner thought... 


Tapas (SanskrIt) - means deep meditation, effort to achieve self-realization, 
sometimes 1nvolving solitude, hermitism or ascetIcIsm; 1t 1s derived from the 
word root tap which depending on context means “heat” from fire or weather, 
or blaze, burn, shine, penance, paIn, suffering, mortification. 


Tara — a female meditational deity who 1s regarded as the embodiment of all 
the Buddhaˆs enlightened activity (Green Tara = protection; White 
Tara = healing and longevity practices). 


'Tara — The Goddess of the lotus: 


The most popular female deIty in Tibet 1s the bodhIsattva Tara 
(Dolma In Tibetan) who represents the female aspect of compasslon 
or loving kindness. Tara 1s closely connected with the bodhisattva 
Avalokiteshvara, Tibetans often refer to Tara as the “Mother of all 
the Buddhas” and occasionally as a fully awakened female Buddha. 
Tara has two basic forms: White Tara and Green Tara. Green Tara 1s 
the most common form, her color symbolizIng the actIve and energIc 
dimension of compasslon. White Tara 1s most common assocIated 
with long life practices and 1s represented In a cross-leøøed posiftion 
holding the stem of a white lotus flower In her left hand and with her 
rIpht hand extended as 1n the depIction of Green Tara, to confer 


1658 


(ban cho) blessing and realizatlons... 
Tara (Another Legend) 


Tara (Sanskri, "star”) 1s a Buddhist goddess and boddhisattva. She 1s 
characterized by her compassion and 1s especially popular in TT1bet, Nepal and 
Mongolla. 


In Tibet, where Tara 1s the most Important deity, her name 1s Sørol-ma, 
meaning "she who saves." The mantra of Tara (0m fare tuffare ture svahq) 1S 
the second mosft common mantra heard in Tibet, after the mantra of Chenrez1g 
(om manI padme hum). 


The goddess of universal compassion, Tara represents virtuous and 
enlightened action. It 1s said that her compasslon for living beIngs 1s stronger 
than a mother s love for her children. She also brings about longevIty, protecfs 
earthly travel, and guards her followers on ther spiritual Journey to 
enlightenment. 


Before she was adopted by Buddhism, Tara was worshIipped 1n HinduIsm as 
a manifestation of the goddess ParvatI. The feminine principle was not 
venerated in Buddhism until the fourth century CE, and Tara probably entered 
Buddhism around the sixth century CE. 


Origins of Tara 


According to Buddhist tradition, Tara was born out of the tears of compassion 
Of the bodhisattva Avalokiteshvara. It 1s said that he wept as he looked upon 
the world of suffering beings, and his tears formed a lake 1n which a lotus 
sprung up. When the lotus opened, the goddess Tara was revealed. 


A similar tradition has White Tara born from the tears of Avalokiteshvara's 
left eye and the Green Tara born from those of his right. In a third legend, 
Tara was born from a beam of blue light emanating from one of the eyes of 
Avalokiteshvara. Tara 1s also the consort of Avalokiteshvara. 


Green Tara, with her half-open lotus, represents the night, and White Tara, 


with her lotus In full bloom, symbolizes the day. Green Tara embodies 
virtuous activity while White Tara displays serenity and grace. Together, the 


1659 


Green and White Taras symbolize the unending compassion of the øoddess 
who labors day and nipht to relieve suffering. 


In seventh century Tibet, Tara was believed to be Incarnated In every pIous 
woman. She especially came to be assoclated with two historical wIves of the 
first Buddhist king of Tibet, Srong-brtsan-sgam-po (d. 649). His wife from 
1mperial China was said to be an Incarnation of White Tara, while the king's 
Nepalese wIfe was an I1ncarnatlon of Green Tara. It may be that the desire to 
regard both these pIous women as 1ncarnations of Tara led to the concept of 
the goddess's øreen and white forms. 


Green Tara 


Green Tara (SanskrIt: Syamatara; Tibetan: Ssrol-ljang), filled with youthful 
Vigor, Is a øoddess of activity. She 1s the flercer form of Tara, but 1s stll a 
savior-goddess of compassion. She 1s the consort of Avalokiteshvara and 
considered by some to be the orIginal Tara. Like Avalokiteshvara, the Green 
Tara 1s believed to be an emanation of the "self-born” Buddha Amitabha, and 
an Image of Amitabha 1s sometimes depIcted 1n Taras headdress. 


Green Tara 1s believed to have been Incarnated as the Nepali wife of the 
Tibetan king Srong-brtsan-seam-po. In Buddhism, the color øreen sigmifles 
activity and accomplishment. Thus Amoghasiddhi, the Lord of Action, 1s also 
assocIated with the color øreen. 


Green Tara 1s Iconographically depicted 1n a posture of ease and readiness for 
action. While her left leg 1s folded In the contemplative posItIon, her right leg 
1S Oufstretched, ready to spring Into action. Green Taras left hand 1s in the 
refuge-granting mudra (gesture); her ripght hand makes the boon-granting 
øesture. In her hands she also holds closed blue lotuses (utpalas), which 
symbolize purity and power. She 1s adorned with the rịch Jewels of a 
bodhisattva. 


In Buddhist religIous practice, Green Tara's prImary role 1s savioress. She Is 
believed to help her followers overcome dangers, fears and anxIeties, and she 
1s especlally worshipped for her ability to overcome the most difficult of 
situatlons. Green 'Tara 1s Intensely compassilonate and acts quickly to help 
those who call upon her. 


1660 


The Iconography and role of Green Tara 1s 1llustrated In this medieval 
devotional hymn: 


Ơn a lotus seat, standing ƒor realizat—ion öoƒvotdness, (You are) the emerald- 
colored, one-ƒaced, wo-armed Lady In youth s fHHl bloom, rightf leg out, leƒf 
drawn In, Showing the umlon oƒ wisdom and art - homage to you! Like the 
outstretched branch oƒ the heavenly turquoise tree, Your supple right hand 
makes the boon- granfing gesture, lnviting the wise fo a ƒeasf 0ƒ Supreme 
accomplishmens, As 1ƒ to an entertainment-homage to you! Your leƒff hand 
gIves us refuge, showing the Three Jewels; l† says, "You people who see a 
hundred dangers, Don 1 be ƒrightened - I shall swjtly save you!” Homage to 
you! Both hands signal with blue ufpala flowers, “Samsaric beings! Clng not 
fo worldly pleasures. Emter the great cñy oƒ liberation!” Flower-goads 
prodding us to effort-homage to you --- Flrst Dalai Lama (1391-1474) 


White Tara 


White Tara (Sanskrit: Sitatara; Tibetan: Ssørol-dkar) 1s sometimes called the 
Mother of all Buddhas and she represents the motherly aspect of compassion. 
Her white color signifies purity, wIsdom and truth. 


In Iconography, White Tara often has seven eyes — 1n addition to the usual 
two, she has a third eye on her forehead and one on each of her hands and feet. 
Thịs symbolizes her vigilance and abrlity to see all the suffering 1n the world. 
The "”Iara of Seven Eyes” 1s the form of the goddess especlally popular In 
Mongolla. 


White Tara wears silk robes and scarves that leave her slender torso and 
rounded breasts uncovered 1n the manner of anclent India. Like Green Tara, 
she 1s richly adorned with Jewels. 


White Tara 1s seated 1n the diamond lotus position, with the soles of her feet 
poInted upward. Her posture 1s one of ørace and calm. Her right hand makes 
the boon-granting gesture and her left hand 1s In the protective mudra. In her 
left hand, White Tara holds an elaborate lotus flower that contains three 
blooms. The first 1s in seed and represents the past Buddha Kashyapa; the 
second 1s In full bloom and symbolizes the present Buddha Shakyamunr; the 
third 1s ready to bloom and signifies the future Buddha Maitreya. These three 
blooms symbolize that 'Tara 1s the essence of the three Buddhas. 


1661 


In relipgIous practice, White Tara 1s believed to help her followers overcome 
obstacles, espelcally those that Inhibit the practice of relipion. She 1s also 
associated with longevIty. 


Other Taras 


Tara 1s sometimes depicted 1n colors and forms other than green and whIte. 
Tibetan temple banners frequently show 2l different Taras, colored whIte, 
red, and yellow, and grouped around a central Green Tara. In her ferocIious, 
blue form, invoked to destroy enemles, she 1s known as Ugra- Tara, or EkalJata; 
as a red goddess of love, Kurukulla; and as a protectress against snake bite, 
Janguli. The yellow Bhrkuti 1s an angry Tara. 


In Japan, Tara 1s a bodhisattva called Taran Bosatsu. The Japanese Tara 
embodies both the white and green forms of the Tibetan Tara, and 1s usually 
only found on mandalas and temple banners. She 1s pale øreen and holds a 
pomegranate (a symbol of prosperity) and a lotus. Tara 1s not often to be found 
1n China. (ReligionFacts - Jus† the ƒacts on relgion) 





Tara theo tiếng Phạn có nghĩa là Giải thoát. Sự giải thoát hiền thị trong hình 
tướng của một vị Phật hiện thân tướng nữ, mà chúng ta gọi là Bản tôn Lục độ 
Phật mẫu Tara. Deivi có nghĩa là Phật hiện thân tướng nữ, Phật hiện thân 
tướng nam được gọi là Derva còn Phật hiện thân tướng nữ là DeivIi, Tara DeIv1. 
Tara chính là Pháp tướng nữ của Đức Phật. Trong Kim Cương Thừa chúng ta 
có cả Phật thân nam và Phật thân nữ. Giải thoát có nghĩa là giải thoát khỏi sự 
đau khổ và nhân của đau khổ. Bằng cách thực hành trì niệm chân ngôn Tara, 
chúng ta có thể tự giải thoát cho mình khỏi bất cứ chướng ngại nào. 


Đề khai triển được năng lực của Đức Tara, các bạn cần phải thực hành. Các 
bạn cần phải thực hành Tara để có thể ân hưởng sự gia trì từ Đức Tara hướng 
tới hạnh phúc giác ngộ. Khi thực hành các bạn cần thực hiện ba điều: thứ nhất 
là phải quán tưởng. Quán tưởng là một kỹ thuật vô cùng quan trọng. Thứ hai, 


1662 


các bạn cần có tâm chí thành, và thứ ba là các bạn phải có động cơ thanh tịnh 
vì lợi ích giác ngộ của hêt thảy chúng sinh. 


Quán tưởng là vô cùng quan trọng. Các bạn có thể dùng một tắm ảnh của Lục 
Độ Mẫu. Các bạn cần quán tưởng Lục Độ Mẫu hiện thân trước mặt mình, cho 
dù quán ảnh đó có rõ ràng hay không cũng được, miễn là các bạn có quán 
tưởng. Sau đó các bạn phải thiền định về hình ảnh đó. Đúng ra các bạn sẽ phải 
quán tưởng hình ảnh đó thật sắc nét, rõ ràng và sinh động, song lúc đầu có thê 
điều đó sẽ khó khăn. Vì vậy, các bạn cần phải thực tập thật nhiều lần và dần 
dần các bạn sẽ có thể quán tưởng hình ảnh Bản tôn một cách rõ nét và sinh 
động. 





Green Tara White Tara 


Tarry — delay: trễ 
Tassel - tua, núm tua (buộc ở gối, khăn trải bàn...) 


Tathagata — an epithet of the Buddha, which literally means “He who has 
gone thus” (who has disappeared). 

The Buddha 1s quoted on numerous occasIons 1n the Pali Canon as referring 

to himself as the Tathagata Instead of using the pronouns me”, "I or myself. 

This may be meant to emphas1ze by implication that the teaching 1s uttered by 

one who has transcended the human condition, one beyond the otherwise 

endless cycle of rebirth and death, 1.e. beyond suffering. 


The term also occurs as a synonym for arahant, Identifying one who has 
aftained the ultimate 1n the holy life. There 1s even a sense 1n which such as 


1663 


one 1s no longer human... "a tathagata, a superlor sfate of being (uttama- 
purIso)”. 


By what names of respect 1s the Buddha called? 

Sakydmuri (the Sakya sage) 

Sakya sữnha (the Sakyan lion) 

Saffhfa (the Teacher) 

Jưna (the conqueror) 

Bhagavaí (the Blessed one) 

Lokanafha (the Lord of the world) 

Saryva/na (the Omniscienf one) 

Dharmardg7a (the King of Truth) 

Tathagafa (the Great being) 

Buddha (the enlightened, or he who has the perfect wisdom) 

Như Lai (tathagata) là một danh hiệu của Phật được dịch từ tathagata của 
tiêng Phạn. Chiệt tự của tathagata là tatha + agata, và có thê được hiệu là 
"Người đã đên như thê” hoặc "Người đã đên từ cõi chân như”. Như Lai là 
danh hiệu chỉ một Thánh nhân đã đên bậc giác ngộ cao nhât, bậc Chính đăng 
chính giác (samyaksambuddha). Như Lai là một trong mười danh hiệu của 
một vị Phật. 

Theo ý nghĩa nguyên thuỷ thì danh từ Như Lai không phải là một "danh hiệu". 


Phật Thích-ca Cô-đàm sử dụng danh từ này để tránh sử dụng ngôi thứ nhất 


"ta" "tôi" trong lúc giảng dạy, thuyết Pháp và đây cũng là một phong cách 


biêu lộ sự khiêm tôn của Ngài. 


Các Tôn Hiệu Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 


1664 


Như Lai cũng là tôn hiệu thường dùng nhất để chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu 
NI. “Như Lai” được dịch từ chữ “Iathagata” trong tiêng Phạn. 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật, một trong những 
tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới trong lịch sử cũng như hiện 
nay. Đức Phật Tô có nhiều tôn hiệu khác nhau. Tất cả những tôn hiệu này đều 
xuất hiện sau khi Ngài tu hành đắc đạo và thuyết pháp độ chúng. 


Thích Ca Máu Ni: “Thích Ca Mâu N†Ẽ” là dịch từ chữ “Sakyamuni” trong 
tiếng Phạn. Chữ “Sakya”, dịch thành chữ “Thích Ca”, là tên gọi của một bộ 
tộc ở Ân Độ cô đại. Chữ “Muni”, dịch thành chữ “Mâu Ni”, nghĩa là giàu lòng 
nhân từ (Năng Nhân), rất giỏi chịu đựng (Năng Nhẫn), biết cách nhường nhịn 
(Năng Nhu), biết cách giữ gìn cho thân tâm thanh tịnh (Năng Tịnh). Nói tóm 
lại, “Thích Ca Mâu Ni” nghĩa là vị thánh của dòng họ/bộ tộc Thích Ca. Danh 
hiệu này để tôn xưng tên thật của Ngài là Cồ Đàm Tất Đạt Đa. 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn được gọi bằng các tên “Phật Đà” hay “Phù 
Đổ”, nói tắt là “Phật” hay “Bụ??, dịch từ chữ “Buddha” trong tiếng Phạn, 
nghĩa là “Giác” (giác ngộ), “Người Giác” (người đã giác ngộ), “Người Trí” 
(người tinh thông mọi đạo lý). Chữ “Giác” có 3 nghĩa: một là “7 giác” (tự 
giác ngộ cho bản thân mình); hai là “GŒ¡/ác £hđ” (giúp cho chúng sinh giác 
ngộ); ba là “Giác hạnh viên mãn” (tu hành viên mãn hết mức và trở thành 
Phật), ngôi vị cao nhất trong tu hành Phật giáo. Theo giáo pháp nhà Phật, chỉ 
có Phật (người giác) mới có đầy đủ ba bậc, tức là ở bậc cao nhất. Các vị Bồ 
Tát còn thiếu một bậc (hay thấp hơn một bậc). Các vị La Hán còn thiếu hai 
bậc (hay thấp hơn hai bậc). Phàm phu tục tử còn thiếu cả ba bậc (hay ở bậc 
thấp nhất). 


Thé Tôn: “Thế Tôn” là một tôn hiệu khác rất hay được dùng để chỉ Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni. “Thế Tôn” vốn là cái tên mà đạo Bà La Môn dùng để gọi 
những vị trưởng giả. Tăng sĩ và tín đồ Phật giáo sau này cũng dùng cái tên đó 
để tỏ lòng cung kính Thích Ca Mâu Ni. Phật giáo coi Thích Ca Mâu Ni là 
người đức hạnh vẹn toàn, công đức đây đủ, có thê làm lợi cho thế gian, muôn 
loài đều tôn kính, cho nên gọi là “Thế Tôn”. 


Như Lai: cùng với “Thế Tôn”, “Như Lai” cũng là tôn hiệu thường dùng nhất 
để chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. “Như Lai” được dịch từ chữ ““[athagata” 
trong tiếng Phạn. “Như”, còn gọi là “Như Thực” hay “Chân Như”, là để chỉ 
cái “chân lý tuyệt đối”, “chân tướng của sự thật”, “bản thể của vũ trụ vạn 
hữu”. “Lai” nghĩa là đến. “Như Lai” là những người đến bằng con đường chân 


1665 


thực, những người đã hiểu rõ chân lý, những người đi theo con đường đúng 
đắn đến được chính giác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một trong số những 
người đến bằng cách như vậy nên được gọi là “Như Lai”. 


Từ “Như Lai” dùng với nghĩa hẹp để chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với 
nghĩa rộng đê chỉ tât cả các vị Phật, như A Di Đà Như Lai, Dược Sư Như 
Lal,v.v... 


Ứng Cứng: Đức Phật là người đã đoạn trừ Nghiệp, Hoặc, vĩnh viễn thoát khỏi 
vòng luân hôi sinh tử, muôn đức tôn nghiêm, phúc tuệ đây đủ, nên xứng đáng 
với sự cúng dường của chư Thiên và loài Người. 


Chính Biến Tri: Chính là chân chính. Biến là khắp nơi, rộng lớn. Tri là hiểu 
biệt. “Chính Biên Trị” là người hiệu biệt đúng đăn, hiệu biết tât cả bao trùm 
khăắp thê gian. 


Minh Hạnh Túc: Đức Phật là người có đầy đủ phúc tuệ, nghĩa có đầy đủ tam 
minh (Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh) và ngũ hạnh 
(Thánh Hạnh, Phạm Hạnh, Thiên Hạnh, Anh Nhị Hạnh, Bệnh Hạnh) nên được 
gọi là Minh Hạnh Túc. 


Thiện Thệ: Thiện là tốt, khéo léo. Thệ là đi, vượt qua. Đức Phật là người tu 
tập theo con đường chân chính, biệt khéo léo vượt qua tât cả đê nhập Niệt 
Bàn. 


Thế Gian Giải: Đức Phật là người thấu hiểu tất cả các pháp của thế gian. 


Vô Thượng Sĩ: Trong tất cả các pháp thì Niết Bàn là Vô Thượng, trong loài 
người thì Đức Phật là Vô Thượng, trong các thành quả thì Chính Giác là Vô 
Thượng. Chúng sinh trong chín cõi đều không so sánh được với Đức Phật, 
nên Ngài có tôn hiệu là Vô Thượng Sĩ, nghĩa là người đã lên đến cao vô 
thượng. 


Điều Mgự TÌ rượng Phu: Đức Phật là Đẳng đại trượng phu có khả năng điều 
phục, chế ngự mọi ma chướng trong khi tu hành chính đạo. Điều Ngự Trượng 
Phu còn một nghĩa khác nữa là Đức Phật có khả năng điều phục những người 
hiền và ngự phục những kẻ ác theo về chính đạo. 


T hiên Nhân Sư: Đức Phật là bậc Đạo sư, là người thầy đưa đường dẫn lỗi 
đên giải thoát cho cả chư Thiên lân loài Người. 


1666 


Từ Phụ: Đức Phật thương tất cả chúng sinh như cha mẹ nhân từ thương con 
cái. Tình thương này bình đẳng, an nhiên vô ngại, nghĩa là không phân biệt 
sự kính trọng hay sự phi báng của chúng sinh đối với Đức Phật, không phân 
biệt người sang hay người hèn. Chúng sinh càng lầm lạc thì lòng từ bi của 
Đức Phật càng vô lượng vô biên. 


Chân Thật Ngữ: Đức Phật là đẳng nói những lời chân thật, không phỉnh gạt 
chúng sinh. Những lời nói của Đức Phật đêu xuât phát từ trí tuệ toàn hảo, 
không phải tùy tiện. 


Lưỡng Túc Tôn: Lưỡng Túc Tôn có hai nghĩa: Đức Phật là đẳng tôn quý nhất 
trong những loài hai chân (lưỡng túc: hai chân), như chư Thiên và loài Người. 
Và, đức Phật là đâng đây đủ Phúc đức và Trí tuệ (lưỡng túc: cả hai đêu đây 
đủ). 


Tỳ Nô Giá Na: Phật giáo Mật tông gọi đức Phật Thích Ca Mâu N¡ là “Tỳ Nô 
Giá Na”, dịch ý nghĩa là “Đại Nhật Như Lai”. Theo tiếng Phạn, “Tỳ Nô Giá 
Na” là tên gọi khác của Mặt Trời. Dùng danh hiệu “Tỳ Nô Giá Na” có nghĩa 
coi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Mặt Trời hồng không bao giờ tắt; tuệ giác 
của Đức Phật như Mặt Trời soi sáng khắp thế gian, xóa tan đêm tôi vô minh. 


Ngoài ra, Đức Phật còn được biết với một số tôn hiệu khác như: Bạc Già 
Phạm, nghĩa là người đã chiến thăng sự chế ngự của bản ngã; 7z Giới Tôn, 
nghĩa là người đã giác ngộ, đã giải thoát khỏi tam giới là Dục giới, Sắc giới 
và Vô Sắc giới; Toàn Giác, nghĩa là người đã giác ngộ hoàn toàn; Ðợø Sư, 
nghĩa là người thầy dẫn chúng sinh đến sự giải thoát, v.v.. 
(Tác giả: Lê Gia Hân) 
-—-0O0--- 
Tathagatagarbha — Buddha embryo — the dharmakaya — the body of the 
Teaching. 


Taxonomy — study of general principles of scIentific classification. 
Sự phân loại trong sinh vật học 


Teeming - thừa thải, đồi dào 
Teepee (or tepee) - lều hình nón làm bằng da xúc vật cuả người da đỏ 


Telepathy — communication from one”s mind to other = thần giao cách cảm 


1667 


Telepathy (from the Anclent Greek, tele meaning "distant” and pathos or - 
pathela meaning "feeling, perception, passion, affliction, experlence”) 1s the 
purported transmission of Iinformation from one person to another without 
using any of our known sensory channels or physical Interaction. 


Thần giao cách cảm - Nhiều nước trên thế giới đã thừa nhận thần giao cách 
cảm (tri giác ngoại cảm) là một hiện tượng khoa học có thật. Thần g1ao cách 
cảm còn gọi là hiện tượng Telepathy (Telepathy theo nghĩa tiếng Hy Lạp là 
cảm giác từ xa) nghĩa là sự chuyển động của một hình ảnh nảo đó, một ý nghĩa 
nào đó, từ ý thức của một người vào ý thức của một người khác. Telepathy 
thường là ngẫu nhiên, chăng hạn bố mẹ nhận được tín hiệu báo hiệu mối nguy 
hiểm đang đe doạ con mình, trực tiếp từ ý nghĩa của nó. 


Telepathy cũng có thể là có ý thức. Nó có thê là một hình ảnh duy nhất, mà 
cũng có thê là một chuôi những hình ảnh, những hành động liên tục... 


Chẳng hạn bạn đang làm việc nhà và đột nhiên nghe thấy một tiếng nói bên 
trong giục bạn gọi điện thoại cho bạn bè của mình. Vào khoảnh khắc bạn nghe 
thấy lời nói bên trong của anh ta/cô ta đó ở đầu kia của sự giao tiếp, người 
đang “nói” với bạn cũng đang nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho bạn. Đó 
chính là một giản thê của thần giao cách cảm (telepathy). 


Temerity — táo bạo, liều lĩnh 
Temperament — tính khí của một người 


Ten Eminent Disciples of the Buddha - Hon Sing Lee 


We heard stories about the Buddha, but little did we hear about his 10 
eminent disciples. Recounting and rejoicing in their deeds, we celebrate 
their merits and contributions in the earliest days of Buddhism. 


1.Sariputra (Also Sariputta, Upatissa, foremost in wisdom) 


SarIputra was born to a Brahmin family of great theorists. He displayed great 
wIsdom since a young age. At 20, he left home to seek out great teachers. He 
became friend with Mogallana. Both of them were so wIse that they thought 
no one could qualify to be theIr teacher! Later he heard about Buddhas 
teaching on Impermanence and dependent origin, and realized that he had 


1668 


finally found a suitable teacher. Both of them together brought 2 hundred 
điscIples to follow Buddha. 


Sariputra attained Enlightenment 7 days after following Buddha. He became 
the chief disciple of Buddha. In the early days, Sariputra was always standing 
on the right of Buddha while Mogallana on the left. His wisdom was beyond 
all others except Buddha. He supervised the construcHion of the first 
Monastery 1n Jeta Grove. This construction was plagued with many 
Iin(ellectual challenges from other religions, but Sariputra out debated them 
alI. 


Sariputra frequently appeared In many sutras. Among the Mahayana sutras 
are The Sutra on the Western Paradise, and The Heart Sutra. 


Sariputra passed away peacefully, at his home town, a few months before 
Buddha. When his ashes was taken to Buddha, Buddha praised that SarIputra 
as the foremost in wIsdom among his disciples. 


2.Mogallana (AIso Mogsallana, Maha-Maudgalyayana, foremost in 
p0Ssessing supernatural powers) 


Mogallana followed the Buddha together with Sariputra. Mogallana gained 
Enlightenment within 7 days and attained supernatural powers. Why did 
Moøsallana have such øreat supernatural powers? This 1s because In a prevIous 
live, Mogallana gave a treat to a Pacceka Buddha. The PIka Buddha was not 
very eloquent 1n explaining the Dharma through words, hence he 1llustrated 
using supernatural powers. Mogallana was Impressed and vowed that he too 
would achieve 1n supernatural powers to propagate the Dharma. 


Supernatural powers were qulte common among Buddhas disciIples. 
However the display of it was always discouraged by the Buddha, all except 
for Mogallana, he was even praised for using supernatural powers In 
propagating the Dharma. There were many 1nteresting sforIes, including one 
øIving rise to the Buddhist festival of Ullambana. However I shall mention 
one that 1s less heard of. 


There was once where Kapilavastu was to be attacked by King Virudhara from 
the Kingdom of Kosala King. Buddha tried to prevent the war by sitting at the 
pathway leading to Kapilavastu on 3 separate occasions. King Virudhara 
always retreated whenever he saw Buddha. However King Virudharas 


1669 


revenge and hatred could not be subdued. Buddha knew that there was no way 
to prevent the Karma further, thus he left them alone. 


Mosallana had been successful In all his supernatural powered deeds. Hence 
he thought that more could be done In this case. Buddha explained to him that 
this was due to the past bad Karma of the people in Kapilavastu. The people 
remaIned arrogant, non-rependent, deceitful, and dịd not amend their ways, 
hence there was no way of substituting the fruits of Karma. Mogallana was 
unconvinced. The army surrounded Kapilavastu such that no one could 
escape. Mogallana used his supernatural powers to fly Into the cIty, found 
500 great men, transform them 1nto his alms bowl, and flew out of the city to 
a safe spot. However when he opened the bowl to recover the men, he found 
a bow of blood water Instead! Mogallana realized that supernatural powers 
cannot overcome Karma. 


This was a lesson for Mogallana. Finally one day Mogallana was ambushed 
by some Jain followers. They pushed rocks from a hill onto Mogallana. 
Moøgallana knew this was his Karma and he did not use supernatural powers 
to overcome 1(. He died under the rocks. This was before Buddhas final 
NIrvana. 


3.Katyayana (foremost in spreading the Dharma) 


Katyayana was born to a rich family with loving parents. However he realized 
1mpermanence and chose to seek the truth. He attained Arhatship quickly after 
following Buddha. 


Katyayana was extremely enthusiastic about spreading the Dharma. He 
realized the 10 qualities a propagator of the Dharma must possess: knowing 
the Dharma, ability to explain the Dharma, public speaking ability, 
persuasIiveness, skIllful means, ability to follow what 1s preached, of pleasant 
appearance and personality, possessing riph(t energy, tired-less, and 
commands respect. When propagating the Dharma, he perfected the 4 
qualitles of skIllful means, using the right mediciIne for the right sickness, 
knowing the right time, and completeness of the Dharma. With the help of 
Katyayana, Buddhism spread quickly and widely during Buddha$ time. The 
Buddha praised Katyayana as the foremost among his disciples 1n spread the 
Dharma. 


Katyayana was In the first council meeting. 


1670 


4.Subhuti (foremost in realizing emptiness) 


When Subhuti was born, all the treasures and apparatus In the family 
disappeared! The fortune teller explained that it was a good sien, that Subhut 
would become the foremost person 1n understanding emptiness. Of course all 
the treasures and apparatus 1n the family re-appeared after three days. 


SubhutI was born to a rích family. At a young age, he was learned 1n the 
Brahminn philosophy. He felt that he knew everything, but yet his heart felt 
nothingness. After his parents became Buddhists, he was encouraged by his 
father to meet the Buddha. SubhutI was 1mpressed by the Buddha, and hence 
became hs discIple. 


Initially Subhuti had the strange habit of asking for alms only from the rịch. 
Thịs was In exact opposite of what Mahakasyapa did, which was to ask for 
alms only from the poor. SubhutI reasoned that the poor was too poor, monks 
should not rob them further of food. Furthermore the rich was enJoying øgood 
Karma, hence monks should g1ve them the opportunity to culfIvate more øood 
Karma before all their good Karma drained away. Mahakasyapa had an 
OppOSIte reasoning. He felt that the poor was such because of bad Karma. 
Hence by asking alms from the poor, he was ø1ving the opportunity to the poor 
to cultivate good Karma and escape from poverty. The Buddha discouraged 
both these extreme preferences for alms, Subhuti subsequently mended his 
Ways. 


The Buddha praised SubhutI as the foremost 1n realizing emptiness. SubhutI 
appeared in most of the sutras explaining the concept of Emptiness, for 
example the Diamond Sutra. On one occasion, the Buddha asked Subhuti to 
deliver a sermon on the relation of Bodhisattva and PraJna-Paramita. Subhuti 
replied that he would deliver the sermon, but he would need Buddha to first 
define what 1s called Bodhisattva and what 1s called PraJna-Paramita. Buddha 
was happy with Subhuts words. Buddha replied that Indeed there was no 
absolute Bodhisattva nor PraJna-Paramita, these were Just names for the 
convenIence of conversation. The Buddha went on to explain the concept of 
non-attachment applied In the PraJna-Paramifa practice of Bodhisattvas. The 
quesftion and reply between Subhuti and Buddha transcripted a sutra for the 
Bodhisattvas on Emptiness. 

Subhuti exemplified how an Enlightened person would behave, upon fully 
realizing Emptiness. The story about his death was not known. 


1671 


5.Purna (foremost in debating the Dharma) 


Purna was bom to a rịch Brahmin family. HIs father was the religIous advIsor 
of the King, and his uncle was Asita, the great saøe who predicted that the 
baby Prince Siddharta would become a Buddha. Purna was well-learned In 
the Brahmin ways since young and was the best in debating the philosophles. 
He was sent by his father to Asifa to prevent him from outshining the rest of 
the family. 


Purna learned a lot from Asita. Asita, in his last days, built a house at Lumbini 
and ordered Purna to seek out Buddha when he would give his first sermon 1n 
Lumbini. However Purna was arrogant and forgot about 1t. Eventually he 
remembered Buddha after he met with a problem which he could not solve. 
He became a disciple of Buddha. 


Purna preferred Iindividual guidance to giving public sermons. There were 
many storles about him debating the Dharma with great monks of other 
reliplons, often wInning them over to BuddhiIsm. 


There was once a powerful King whose most beloved wife died. The king was 
so sad that he neglected ruling the country. His officlals were too afraid to 
advise the King to snap out of his sadness, so they recommended him to vISIt 
Purna, claiming that Purna could revive the dead. When the king met Purna, 
Purna broke a branch from the tree. Purna asked, "Dear King, could you bring 
this branch back to the palace and keep 1t ever green?” "”This 1s ImpossIble, 
the branch 1s detached from 1ts roots, 1t cannot live again." "Your wIfe's has 
exhausted her present life time Karma, hence how 1s It possIble for her to come 
back alive?" The king realized the truth of Iimpermanence. Purna further 
advised, "Dear King, you as the king belong to all your cIfIzens, not Just your 
wlfe. You should love your cItIzens as you had loved your wIfe, convert your 
personal love to broad loving kindness and compassIon, then your country 
WIll prosper and your cItIzens wIÏlÏ support you.” 


The king gained wisdom, returned to the palace and buried his wlife, 
reorganIzed hIs counftry, and loved his citIzens as 1ƒ his wlife. All the cItIzens 


were gra(eful to Purna. 


6.Mahakasyapa (Also Maha Kassapa, foremost in asceficism) 


1672 


In most statues presentation, Mahakasyapa stands on the left of Buddha while 
Ananda stands on the right. Mahakasyapa was born to a rích family, he was 
well learned In the Brahmin ways since young. He disliked worldly pleasures 
and despIsed desires. Out of obedience, he waited til[ the death of both his 
parents before becoming an ascetic. He became a disciple of the Buddha 1n 
his thirtiles. Mahakasyapa gaIined Enlightenment after the 8th day. He was 
praised by the Buddha as full of potential, that even 1f he had not met the 
Buddha he would attain Enlightenment himself. 


Mahakasyapa did not do much on g1ving sermons or debates for spreading the 
Dharma. He felt that he was not good enouph at speaking, hence he preferred 
to exemplify the Dharma by perfectly following the le of an Buddhist 
ascetc. This shows that asceticism 1s a very Important form of practice In 
Buddhism, and 1s still widely practiced among the Theravada. He was 
extremely respected for hIs practice. 


AscetIcism Includes 5 rules: select an Isolated place for practice, a life of 
begging for alms, always stayIng at the same place, one meal a day, and no 
alms cholce between the rich and the poor. 


lt was a hard le. When he was old, Buddha advised that he stopped 
asceticism, but he d¡ịd not, due to his dedIcation. He felt that AsceticIism was 
the strictest form of disciplined lifestyle, and a disciplined lifestyle was 
essential for the preservation of the Sangha. He chose to live as a perfect 
example of this lifestyle to encourage øenerations of future Sangha. 


When Buddha attained final Nirvana, both Sariputra and Mogallana had 
already passed away. Hence Mahakasyapa became clearly the eldest. He shed 
his 1solation life, and took on the leadership of the Sangha. Mahakasyapa 
presided over the first council which was held at RaJagriha, 90 days after 
Buddhas final Nirvana. He began by questioning Upali on the rules øoverning 
the life of the monastic commumity. Based on Upali's answers, the content of 
the Discipline (Vinaya) was agreed upon. Similarly, Mahakasyapa questioned 
Ananda on the sermons taupht by the Buddha. Based upon his answers, the 
Teaching (Dharma) was established. 


When Mahakasyapa was beyond a hundred years old, he passed the leadership 


to Ananda. Legend has 1t that he then went to the Himalayas. He would 
meditate inside a mountain till the coming of the next Buddha, which 1s 6.7 


1673 


billion years later. He would then pass on the Buddha's robes and alms bowl 
to the next Buddha. 


7.Aniruddha (Also Anuruddha, foremost in at(en(iveness) 


Aniruddha was one of the Shakya princes. He was spoiled since young. He 
was one of the seven Shakya princes who became discIples of the Buddha. 


There was once Anrruddha dozed off when Buddha was delivering a sermon. 
Buddha reprimanded that “Those who delight sleepIng, like snaIls sleepIng In 
their shells, who overslept for a thousand years, and missed the words of the 
Buddha." The person beside Aniruddha woke him up. Aniruddha was 
shocked, and regretted tremendously. Since then he promised never to sleep 
again. After a few days, hIs eyes began to sore. The Buddha advised that him 
to øget some sleep but he wouldnt. Eventually he became blind. 


After he became blind, he could not sew his own robes anymore. Ït came a 
day that his robes became so torn that he could not wear 1t anymore. When 
the Buddha knew about this, the Buddha personally went to his lodging and 
sew him new robes. Both Ananda and Mogallana helped, so dịd other 
discIples. 


Throuph his diligent practice, Aniruddha gained Enlightenment and obtained 
the powers of the Heavenly Eye. Legend has 1t that not only could he see 
again, he could even see Into the heavens. 


There are many stories about Aniruddha preaching the Dharma to 1ndividuals 
and groups as well. There was once when Anrruddha asked the Buddha how 
laymen and monks 1nvolved In guiding the laymen could practice the Dharma. 
To this question, the Buddha spoke the Sutra on the Elight Great Realizations 
of Great BeIngs to Aniruddha. 


Finally when Buddha was going In(o final Nirvana, the Buddha asked the 
monks whether there were any final questions. After three askings, 1t was 
Aniruddha who answered Buddha that there were no further questions. 


8.Upali (foremost in upkeeping the precepts) 


1674 


Upali was born of the lowest class 1n the India socIety (the untouchables). He 
had a weak body, thus hIs parents made him Into a barber. Upali was well- 
liked by others, soon he became the barber for the Shakya princes. 


When Upali was about 20, the Buddha returned to Kapilavastu to vIsit h1s 
father. The Buddha had a haircut from Dpali. Upali was so nervous that he 
brought hIs mom along. During the haircut, Upalis mom asked the Buddha, 
"How 1s Upali's skIll?" The Buddha replied, “the body 1s too crooked." Upali 
1mmediately straightened hIs body, and attained the first level of mindfulness. 
After a while, Upali's mother asked agaIn, and the Buddha replied, "Now the 
body 1s too straight." Upali relieved his tension and attained the second level 
of mindfulness. After a while, Upalis mother asked again, and the Buddha 
replied, “the 1n breath 1s too brIsk.” Upali quickly concentrated his breath on 
the in breath, and attained the third level of mindfulness. After a while, Upalis 
mother asked again, and the Buddha replied, "the out breath 1s too brIsk.” 
Upali now conquered all his stray thoughts and attained the fourth level of 
mindfulness. The Buddha quickly added, "Someone should quickly take the 
kmife away from Upali, he 1s already In the fourth level of mindfulness, help 
him so that he wIll not fall on the floor!" 


Upali was ordained before the seven princes. He became the foremost 1n 
upkeeping the precepts, never breaking any of them. He was often asked by 
the Buddha to setfle disputes among the Sangha. Upalis 1mpartialness and 
sfrictness made him successful In all cases. Upali also consulted the Buddha 
in many precept doubts and monastic way of life, ø1ving rIse to many sufras. 
Upali was In his sevenfIes at the first council. He helped with the compIlation 
of the Vinaya. 


9.Ananda (foremost in hearing the teachings of the Buddha) 


"Face like a full Autumn moon, Eyes that of a pure lotus flower, the teachings 
of the Buddha 1s as vast as the ocean, which flows Into the heart of Ananda." 
This was the poem used to describe Ananda. 


Ananda was the younger brother of Devadatta. Ananda was the youngest 
among the 7 Shakya princes who followed Buddha. Shortly after he was 
ordained, he helped persuade the Buddha 1nto allowing the settIng of the order 
of nuns. When he was In his twenties, Buddha was 53. Due to Buddha's elderly 
age, Sariputra and Mogallana Invited Ananda to attend to the Buddha. Since 
then Ananda was always with Buddha. 


1675 


Ananda did not attain Enlightenment until after Buddhas final Nirvana and 
shortly before the first council. However his pleasantness In personality 
afracted others and commanded thetr respect. There were people who were 
wary of BuddhIsm, thus would void Buddha and his disciples. However they 
were atfracted by Ananda's pleasantness and hence gained faith in Buddhism. 
Thịs 1s the best case of propagating Buddhism by example. 


One day, Ananda told Buddha that he had 7 dreams. Buddha asked, "What 
were the 7 dreams?" 


"Buddha, in the first dream, I dreamt that the entire ocean was burning. The 
flames were so øreat that they rises all the way to the sky!" 


"Ananda, the noble ones do not 1nterpret dreams, but your dreams were Iindeed 
strange. The ocean of fire signified that in the future Sangha, many are evIl, 
few are good, after receiving offerings, they would fight and argue, Just as 1Ÿ 
this clear and clean water becomes a flame. What 1s your second dream?” 
"Buddha, I dreamt that the sun 1s gone, the world 1s in darkness, there were no 
sfars In the sky.” 


"Ananda, Buddha 1s going Into final Ñirvana soon, many of the øreat disciples 
wIll øo 1nto final NÑirvana as well, this signifies that the eyes of wisdom wIll 
soon fade. What 1s your third dream?” 


"Buddha, I dreamt that monks do not wear robes, they fall Iinto pIts and the 
laymen sfep on theIr heads.” 


"Ananda, this suggests that the future monks give public speeches but not 
follow what they preach. They are Jealous of each other, do not respect the 
law of cause and effect, ultimately they fell, the laymen rises and look down 
on the Sangha. They go Into monasterles and frame monks, and damage the 
temples. What 1s your 4th dream?” 


"Buddha, I dreamt that the monks robes are incomplete and they kneel on 
thorns." 


"Ananda, this says that future monks do not wear the holy robes, do not follow 


precepts, like the worldly pleasures, have wIves, this 1s a big misfortune of the 
Dharma. What 1s your 5th dream?” 


1676 


"Buddha, I dreamt that in a thick forest, many pIgs were digøing the roofts Of 
the Bodhi tree. 


"Ananda, this says that the future monks only cares about makIng a living, 
they sell Buddha statues and sutras as occupatIlons. What 1s your óth dream?” 


"Buddha, I dreamt that the big elephants neglects the small elephants, and the 
king of the beasts the lion died. Holy flowers fall on the lions head, but the 
animals are scared and keep theIr distance. Soon the corpse develops worms 
which feed on the lions meat." 


"Big elephants neglecting the small elephants, this means In the future Sangha 
the elders are selfish and would not groom the young. The worms feeding on 
the lions meat, this means no other religIons can damage Buddhism, but It 1s 
our own Buddhists who wIll destroy my teachings. What 1s your 7th dream?" 


"I dreamt that my head supports Mount Meru, but I do not feel the weipht." 


Buddha was relieved and said, "Ananda, this means that Buddha will attain 
tinal Nirvana in 3 months' time, all great monks and people will need your 
help to compile the sutras. " 


Even Buddhism 1s Impermanent. By recognizing the siøns, we can cafter for 
1t, avoid blind faith, and practice mindfully. This would extend the lifespan of 
Buddhism. 


When Buddha 1s near final Nirvana, he publicly praised Ananda for his 
aftentiveness and remembering all his teachinsgs. All the monks elected 
Ananda to ask Buddha regarding questlons on regarding preservatlon of 
Buddhism. 


"1) After Buddha's final Nirvana, who shall be our teacher? 

2) After Buddhas final NÑirvana, where do we focus our minds on? 

3) After Buddha's final Nirvana, how do we subdue the evil people? 

4) After Buddhas final Nirvana, when we compile the sutras, how can we 
1nstill faith 1n our followers2” 


"Ananda, you and everyone should remember. Regard the precept(s as your 
teacher; focus your minds on the four places of mind dwelling; when you meet 
evil people, respect and do not react to their provocations; when you compIile 


1677 


the sutras, put the first phrase as "Thus I have heard'. As long as you follow 
the Dharma, the Buddha wIll be with you." 


(Note: The four places of mind dwelling are: meditating that the body 1s 
imperfect, all things are Impermanent, the nature of all things 1s empty, and 
there 1s no self.) 


Ananda gaiIned Enlightenment Just the day before the first council. In the first 
councIl he recIted the sutras for compilation. He became the chief monk after 
Mahakasyapa passed on the authorIty to him. At age 120, he entered final 
NIrvana at the River Granges which ran between two cIfIles fo pacIfy a War. 


10.Rahula (foremosf ïn esoteric pracfices and desire for ïnstructfion of the 
Dharma) 


Rahula was Buddha's son. This poor kid had never seen his father until he was 
1n his teens. His mother wanted to tempt Buddha back to family life, thus she 
asked Rahula to follow Buddha In his alms round, and kept asking for hIs 
father s inheritance. Buddha brought him to Saripufra, and asked SarIputra to 
ordain Rahula as a novice. This was the Inheritance. King Shuddhodana was 
upset with this outcome, for Rahula was the crown prince. He requested that 
1n future, children should not be ordained without their parents' consent. This 
became a rule In Buddhism. 


As a young boy, Rahula liked to tell a lies. When people asked” where 1s the 
Buddha", he would give them the wrong directions, for fun. One day, the 
Buddha decided to teach him a lesson. 


Buddha went over to Rahulas place, Rahula quickly prepared a bucket of 
water to wash Buddha's feet. After the washing, the Buddha asked ”Can this 
bucket of water be drunk?” 


"Buddha, the water 1s dirty, thus 1t cannot be drunk." 

"Similarly you do not put 1n hard work 1n your practice, do not pur1Ify your 
deeds, and do not speak the truth, your heart 1s full of the poison of 1ønorance, 
this 1s the same as the dirty water!" 

The Buddha asked Rahula to pour away the water. Then the Buddha asked, 
"Rahula, can you use this bucket to confain rice for eating?" 


"Buddha, the bucket 1s dirty, hence 1t cannot be used to contain any food.” 


1678 


"Similarly you do not practice precepts, your heart 1s full of dirt, how can your 
heart contain the food of Dharma?" 


The Buddha then lightly kicked the bucket over. Rahula was frightened. The 
Buddha asked, "Rahula, are you afraid that this bucket 1s broken?” 


"Buddha, no. The bucket 1s for foot washing purposes, 1t 1s for rough use, 
hence 1t does not matter 1f 1t 1s broken.” 


"Rahula, similarly, a monk who does not practice the precepts, 1s not loved or 
respected by others. Even till you die, you wIÏlI not attain Enlightenment. " 


Later Buddha patiently told Rahula a parable about how a war elephant 
protecfs his trunk because 1t 1s the weakest part of the elephant. Similarly 
Rahula should take care of his speech because we are vulnerable to bad karma 
Iincurred by bad speech. Rahula became a changed person! 


Rahula later gained Enlightenment. He was the foremost 1n esoferIc practices 
and diligence. He died before his mother, who in turned died before the 
Buddha. 


Conclusion 


Each of Buddhas disciples played an Important role in the early days of 
Buddhism. Sariputra represented Buddha 1n areas which required wisdom, 
Moøsallana In supernatural powers, Katyayana helped spread Buddhism, 
SubhutI was the symbolism of Emptiness, Purna In debating the Dharma, 
Aniruddha In attentiveness and exemplifying the monk's way of life, Ủpall In 
upholding precepts, Mahakasyapa 1n asceticism and subsequently leader of 
the Sangha, Ananda In attending to the Buddha, and Rahula 1n exemplifying 
the esoteric practices. Buddhism flourished under theIr contributions. They 
also became the embodiment 1n the varlous qualitles of an Arhat, Inspiring 
and guiding our practIces. 


The ten eminent disciples appeared 1n some sutras together. These Includes 
the Vimalakirti Nirdesa Sutra and the Lotus Sutra. 


Dedication Verse 
It 1s a popular practice to dedIcate merit after attending a Buddhist actfIvIty. 
Thịs 1s to prevent the enormous amount of merit gaIned to be dissipated Into 


1679 


unworthy causes due to our 1genorance. Tonight [ would like to share with you 
a Tibetan style of dedication in a Mahayana way. I shall recite the dedIcation 
V€TS€: 

“Due to this mertIf may Ï soon 

Attain the enlightened state oƒ Guru-Buddha, 
That I may be able to liberate 
AlI sentient beings from their suƒferings. 

May the preclous bodhi mìnd, 

Not yet born, arise and groW. 

May that born have no decline, 

Buf Increase [or eVer Imore. ” 


10 vị đại đệ tử của Đức Phật 


Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật quy tụ 
xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Trong 
số này, những bậc xuất sắc ưu tú, chứng được thánh quả A La Hán gồm có 
1250 vị. Đặc biệt có 10 vị mệnh danh là Thập Đại Đệ tử, trong 10 vị này 
mỗi vị đều có sở trường riêng, sở chứng riêng và đạo hạnh riêng. 


Mười vị Đại Đệ tử của Đức Phật là: 


1. Tôn giả XÁ LỢI PHÁT: Trí tuệ đệ nhất 





1680 


Ngài được xem là trưởng tử của đức Phật, là chấp pháp tướng quân, 
thường giảng dạy đồ chúng thay cho đức Phật và hướng dẫn cho nhiều vị 
đắc quả A La Hán. 


Ngài luôn luôn tỏ ra khiêm tốn, tận tụy, nhiệt tình, được chư Tăng thán 
phục và được Đức Phật khen là Trí tuệ bậc nhất. Ngài đắc quả A La Hán 4 
tuần sau khi xin gia nhập giáo đoàn. 


Xá Lợi Phất là con trong một gia đình danh giá Bà La Môn ở vùng Ubatissa. 
Từ nhỏ rất thông tuệ, học giỏi, được mọi người trọng vọng. Ngài có người 
bạn thân là Mục Kiền Liên. Cả hai Ngài là môn đệ xuất sắc của một vị thầy 
nổi tiếng, đã đạt được những thành quả tột đỉnh của môn phái ấy nhưng 
chưa vừa ý nên khi gặp đệ tử Phật ( Ngài Assaji : A Tháp Bà Trì ) liền nhận 
ra chánh pháp và quy y Phật. 


2. Tôn giả MUC KIÊN LIÊN: Thần thông đệ nhất 





Ngài là con một gia đình Bà La Môn đanh tiếng. Ngài theo Tôn giả Xá Lợi 
Phất quy y Phật và sau 7 ngày đắc quả A La Hán, dưới sự hướng dẫn trực 
tiếp của Đức Phật trong Định, khi Ngài đang sống độc cư trong rừng. Ngài 
được Đức Phật khen và đại chúng công nhận là Thần thông bậc nhất. Ngài 
đã nhiều lần thi triển thần thông như phương tiện để giáo hóa cứu độ mọi 


16681 


người. Ngài cùng với Xá Lợi Phất điều hành và hướng dẫn Tăng chúng, 
cũng như độ cho nhiều người chứng đắc Thánh quả. về sau, Ngài bị phái 
Ni Kiền Tử hảm hại bằng cách lăn đá làm Ngài bị tử thương. Đức Phật xác 
nhận Ngài Mục Kiền Liên đã nhập Niết Bàn ngay tại chỗ thọ nạn, nơi Ngài 
bỏ thân tứ đại. 


3. Tôn giả MA HA CA DIÉP: Đầu Đà đệ nhất 


Ngài được Đức Thế Tôn nhiếp hóa trước hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền 
Liên, được Thế Tôn cho là Đầu Đà đệ nhất. Sinh hoạt theo hạnh đầu đà là một 
lỗi sinh hoạt cực kỳ đơn giản nhằm mục đích tịnh hoá tâm hôn, rất thích hợp 
với những ai thích tu phạn hạnh như Ngài Ca Diếp. Sau khi xuất gia tu hạnh 
Đầu Đà trong § ngày liền, Ngài đắc quả A La Hán. Ngài tỉnh 





thông con.đường thiền định, nêu gương sáng cho chúng Tăng về các hạnh: “Ít 
muôn, biệt đủ, tinh tân, viên ly ”. Ngài thường độc cư trong rừng dù tuôi đã 
cao. 


4. Tôn giả A NÂU ĐÀ LA: Thiên nhãn đệ nhất 


1682 





Ngài được Đức Thế Tôn khen và đại chúng khâm phục là Thiên nhãn đệ nhất. 


Trong tăng chúng Ngài nổi tiếng là bậc tu hành rất thanh tịnh, không bao 
giờ bị nữ sắc cám dỗ, vì vậy được mọi người kính ngưỡng. Duy có một tật 
nhỏ là tật ưa ngủ gục mỗi khi ngồi nghe Phật thuyết pháp, từng bị Phật 
quở trách đôi ba phen. Từ đó Ngài lập hạnh “ không ngủ ” từ đầu hôm đến 
suốt sáng, từ tản sáng đến chiều đêm, Ngài ngồi mở to đôi mắt nhìn vào 
khoảng không, không chớp mắt, cho đến một hôm thì hai mắt xưng vù rồi 
bị mù loà. 


Chính đức Phật cầm tay chỉ dạy giúp Ngài may áo và dạy phương pháp tu 
định để khiến mắt sáng ra, Ngài thực hành một cách triệt để nên được 
sáng mắt trở lại và chứng được Thiên nhãn thông, bất quản xa gần, bất 
luận trong ngoài, mắt Ngài đều thấy suốt. Phật dùng chánh pháp phương 
tiện dạy cho Ngài thể nhập tánh thấy viên dung, không lệ thuộc vào nhãn 
căn. Ngài chứng đắc pháp này và thấy ba cõi như một quả Amla được cầm 
trên tay, được Phật ấn chứng là Thiên nhãn đệ nhất. 


1683 


5. Tôn giả TU BÒỎ ĐÈ: Giải Không đệ nhất 





Theo truyền thuyết của kinh sách Đại thừa, lúc Ngài mới sanh, trong gia đình 
Ngài toàn hiện ra những triệu chứng “ không ”. Các đồ vật trong nhà, từ kho 
lãm, lu vãi... mọi vật biên đâu mất cả, chỉ thuần tịnh một mùi hương chiên đàn 
và hào quang sáng soi chấn động cả ba cõi, không thấy đâu là tường vách giới 
hạn. Hỏi về ý nghĩa điềm lạ này thì được thầy tướng bảo rằng đó là điều cực 
lành. Rồi nhân vì điềm “ không ” ấy, nên cha mẹ Ngài mới đặt tên cho Ngài 
là Tu Bồ Đề, nghĩa là Không Sanh. Lại cũng có nghĩa là Thiện Cát (tốt lành) 
hay Thiện Hiện (hiện điềm tốt). 


6. Tôn Giả Phú Lâu Na: Thuyết pháp đệ nhất 


Tôn giả Phú Lâu Na vốn được gọi là "Phú-lâu-na Di-đa-la-ni-tử". Phú Lâu Na 
chỉ là tiếng gọi tắt. Danh hiệu Ngài dài như thế chính là biểu hiện cho Tôn giả 
khi thuyết pháp cũng trường mãn vô cùng. Danh xưng của Ngài được dịch 
sang tiếng Trung Hoa là "Mãn Từ Tử". 


Đức Phật thường ngợi khen biện tải ngôn luận của Tôn giả trước đại chúng. 
“Các ông cũng nên xưng tán Phú-lâu-na. Ta thường khen ông ây là bậc nhất 
trong hạng người thuyết pháp. Ông ấy thâm nhập biển Phật pháp hay làm lợi 


ích cho tất cả người đồng tu học đạo, trừ đức Phật ra, không aI có thể biện bác 
ngôn luận với ông. 


1684 





7. Tôn giả CA CHIẾN DIÊN: Luận Nghị đệ nhất 


Ngài có biệt tài dùng lời nói rất đơn giản khiến những ai vấn nạn Ngài đều 
phải thần phục. Trong suốt cuộc đời hành hoá, nhờ tài nghị luận xảo diệu, 
Ngài đã cảm hoá được rất nhiều người, khiến họ tỉnh ngộ trở về với Tam 
bảo, sống một đời sống thanh thản an vui. 





1685 


8. Tôn giả ƯU BA LY: Trì giới đệ nhất 





Ưu Ba Ly vốn thuộc giai cấp nô lệ Thủ Đà La, xuất thân làm nghề thợ cạo 
tóc, hầu hạ trong vương cung. Ngày Phật về thăm Ca Tỳ La lần đầu tiên và 
chấp thuận cho các vương tử xuất gia, Ưu Ba Ly tủi hỗ cho phận mình sanh 
ra trong chốn hạ tiện, ở thế gian làm thân nô lệ đã đành, muôn lìa thế gian đi 
tu cũng không được phép. Ngài là người nô lệ đầu tiên được Phật cho xuất 
gia, thu nhận vảo tăng đoàn. Xuất gia tu thiền sau một thời gian ngăn Ngài 
chứng quả A La Hán.Ngài được Đức Phật cho là đệ nhất Trì giới và được giao 
việc xử lý và tuyên luật. 


9. Tôn giả A NAN: Đa Văn đệ nhất 


1686 





Ngài là em họ Đức Phật, xuất gia khi Phật về thăm hoàng cung, Ngài là vị tỳ 
kheo đệ nhất về 5 phương diện: Đa văn, cảnh giác, sức khỏe đi bộ, lòng kiên 
trì và hầu hạ chu đáo. Được thánh chúng đề nghị làm thị giả Đức Phật khi Đức 
Phật được 56 tuổi. A Nan hoan hỷ chấp thuận với điều kiện: Thế Tôn từ chối 
4 việc và chấp thuận 4 việc: 


- Từ chối: không cho tôn giả y, đồ ăn, phòng ở riêng và mời ăn. 

- Chấp thuận: Thê Tôn cho phép nếu Tôn giả được thí chủ mời đi thọ tra1. Nếu 
có người từ xa đên xin ý kiên, Thê Tôn cho phép khi A Nan giới thiệu. Thê 
Tôn cho A Nan yêt kiên khi Ngài gặp điêu khó xử. Thê Tôn giảng lại những 
giáo lý cho Ngài, trong những lúc A Nan văng mặt. 

10. Tôn giả LA HẦU LA: Mật hạnh đệ nhất 


Ngài là con của Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Da Du Đà La. Khi về thăm 
quê lân đâu tiên, Phật tìm cách đưa La Hâu La đi xuât gia và g1ao cho Xá 


1687 


Lợi Phát dạy bảo. 





Được Phật và Xá Lợi Phất từ mẫn giáo hoá, tập khí cương cường của giồng 
máu vương giả trong người La Hầu La môi ngày môi lạt phai và tánh tình lân 
lân trở nên ôn hoà nhu thuận. 


Ngài nghiêm trì giới luật, tĩnh tấn đạo tâm, quyết luyện mật hạnh. Sau một 
thời gian chăm chú luyện mật hạnh và từ câu nói đơn giản của Phật “ Hãy 
nhìn vào vạn tượng sum la kia, rồi nhìn lui vào tâm niệm và thân thể của mình, 
để xem có gì đứng yên một chỗ không? Vô thường! Vô thường tất cả! Nên 
biết như thế và đừng để cho tâm chấp trước dính mắc vào đâu cả”. Chiêm 
nghiệm lời Phật dạy, Ngài đã chứng được tận cùng của Mật hạnh và được Phật 
khen là Mật hạnh đệ nhất. 


Mười vị Đại Đệ tử của Phật là 10 tắm gương sáng về các hạnh nguyện, 
đức tính và năng lực đặc biệt. 


1688 


Tenet - học thuyết, giáo điều 

Terebinth - dầu thông 

Tether — dây cột con vật, cột chặc, trói buộc 
Tevijja Sutra — On Knowledge Of The Vedas 


The quest for God and the communion with him constitute among the 
mamifold strivings of humanrity 1ts most ardent and deepest concern. At the 
bottom of this quest, 1t seems, lies an ineradicable yearning for peace, seCurIty 
and well-being. There seems to reside a mysferIlous power 1n the very name 
of God be 1t the Brahma of the Hindus, Allah of the Muslims or the Heavenly 
Father of the Christians. Gandhi once confessed that whenever his lips uttered 
the name of Rama hIs innermost being was shaken to 1ts very foundations and 
his heart filled with unspeakable Joy. Under whatsoever name God 1s called 
upon, this name has always been linked up with the 1dea of highest spIrituality, 
absolute 1invulnerability, and final deliverance from the burden of suffering. 
Thịs spiritual potency called God 1s not always personifiIed. Sometimes 1t 1s 
thought of as a mode of being 1n 1s loftiest possible state of Immaterlality 
wIthout any nofIon of1ndividualized exIstence as, for 1nstance, the 1Impersonal 
Brahma of Hinduism or the “Godhead”- the hidden, unmanifested deIty - of 
the great German mystic, Meister Eckhart. In Buddhism and In Jainism the 
concept of “God” 1n the Western sense 1s entirely unknown; although both 
acknowledge the exiIstence of Divine Beings higher than Man but still 
Imperfect and Impermanent. Nowadays, even in widely different cultural 
setfIngs, wherever men believe and aspIre to that communion with God, 
holding out for them the promise of eternal salvatlon, the question arIses 
whether It wIll be God who takes the 1niftiative In approaching man or, whether 
1( 1s man, the creature, who must lift himself up to God. The answer to this 
quesfion will depend entirely on man”s Image of God. If God 1s seen as a 
Father having compassilon with his weak children, leading them to thelr 
heavenly home, he wIll be thought of as a person not unlike a human father. 
It 1s In this way that the Christian churches have depicted their God In the 
shape of a man, hoary with age. If, however, God 1s not being conceived of as 
a person but as a mode of the utmost purIty and spirituality of being, then the 
quesf assumes an entirely different character. Communion, or better the Ứnion 
with God, can In this case only be consummated through a steadfast and 
DrOgÿressIve purIfIication of heart 1n the believer. Of this condition the Sermon 
of the Mount speaks: “Blessed are the pure 1n heart: for they shall see God.” 


1689 


In a similar vein Angelus Silesius, the Christian mystic of the seventeenth 
century, exclaims: “Man, do not stop at man The highest must thou win! To 
God, to Heaven”s bliss, Gods only can come 1n.” To the enlightened mind of 
our day 1t 1s hardly palatable, If not to say repugnant, to conceIve of an 
anthropomorphized Creator of the UnIverse who 1n the end destroys his own 
handiwork 1n a cataclysm of fire. And similarly the more sophisticated 1dea 
of an Immaterial, 1.e. spiritual, mode of beIng, a “World Soul” with all 1ts 
accompanying connoftatlons, religious and otherwise, can hardly find 
acceptance either. Utterly bewildered we ask ourselves: where shall we go 
from here, are there no sign-posts to show us the way out of this dilemma? 
The answer 1s: øo nowhere: stay where you are. From the exploration of Quter 
Space turn your øaze Inward 1nto the depths of consclousness, from the 
“proJection” to the proJecting psyche 1fself. And there you wIll find precIsely 
the modes of being with which you, In your former nesclence, endowed a 
mythical creator. Ít 1s In our innermost selves wherein we discern darkness 
and light, creatve and destructive urges, and only there, In Our very 
1nwardness, the solution to the riddle of exIstence. 


It 1s exactly from these psychological, ethical, and metaphysical perspectIves 
that the problem of “God” and the “communion” with him 1s viewed and 
understood by the Buddha. The text that follows 1s taken from the 13th 
Discourse In the Longer Collecton (Digha Nikaya) as preserved 1n the Pali 
Canon (TipIMaka). First of all the following points deserve to be noted. The 
Brahmnn prIests who approach the Buddha obvIously believe that communIon 
with Brahma equals perfect holiness and the highest state to which mortal man 
can aspIre. Brahmas realm means to them absolute securIty and eternal peace. 
The Buddha does not deny that Brahma existence 1s indeed far above the 
human condition with 1fs 1ntermingling Joys and sorrows. However, the 
Buddha”s penetrating 1nsight realizes that even the lofty realm of Brahma 1s 
no more than a temporary refuge of transitory bliss and a far cry from his own 
teaching of final deliverance. On this deliverance the Enlightened One keeps 
silent and there 1s a reason for 1t. Because what he tells the priests may be for 
them a starting poInt, leading - as we may hope - to a higher development. 
They may 1n some future day surpass the Brahma state, attain perfect holiness 
and complete emancIpation from all fetters, human or Brahma Divine. On the 
other hand, and this 1s clearly shown in many of the Discourses, the Buddha”s 
Path to final deliverance need not include the way to Brahma or God. Thịs 
goal 1s entirely realizable without concerning oneself with the so-called 
supernatural or, better to be called, the super-terrestrial. (Paul Debes) 


1690 


Tevijja Sutra - Kinh Tam Minh - Kinh này có thể xem như là một cuộc 
cách mạng về tư tưởng và về phương pháp của Đức Phật và nêu rõ sự sáng 
suốt và sự can đảm phi thường của Ngài, dám đi ngược lại trào lưu tư tưởng 
hiện đại, chỉ trích những phương pháp lỗi thời, bất lực đề thay thế bằng một 
quan điểm, phương pháp thực chứng và hữu hiệu hơn. 


Trong khi hầu hết các giáo phái Ấn Độ tôn sùng Phạm thiên như một đẳng 
giáo chủ, thượng đề, toàn năng, sáng tạo chủ, Đức Phật đưa ra một định nghĩa 
mới và trình bày Phạm thiên như là tượng trưng cho một thê tánh không dục 
ái, không sân hận, không nhiễm ô, hoàn toàn tự tại. Trong khi các giáo phái 
đua nhau giới thiệu các con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên và xem 
con đường của mình là độc lộ hữu hiệu nhất, Đức Phật trình bày những thiếu 
sót, những vô lý của con đường trên và cuối cùng giới thiệu bốn vô lượng tâm, 
con đường khiến vị Tỷ-kheo dứt trừ dục ái, sân hận, nhiễm ô và được tự tại, 
tức là thể nhập vào những đức tánh căn bản của Phạm thiên. 


Hai thanh niên Bà-la-môn cãi nhau về con đường dẫn đến cộng trú với Phạm 
thiên, phân vân không hiểu trong những con đường do nhiều đại Bà-la-môn 
tuyên bố, con đường nào mới thật là chơn chánh. Hai vị này đến hỏi ý kiến 
Đức Phật và Ngài lần lần chỉ rõ thái độ không chính xác và không hợp lý của 
những Bà-la-môn kia. 


Khi không có một vị Bà-la-môn tinh thông ba tập Veda, tôn sư và đại tôn sư 
cho đến bảy đời tận mắt thấy được vị Phạm thiên, không biết, không thấy 
Phạm thiên ở đâu, từ đâu đến và đi đâu, thời làm sao các vị này lại có thê chỉ 
con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên được? Những vị này chăng khác 
những người mù ôm lưng nhau, người đầu không thấy, người giữa không thấy, 
người cuối không thấy, mà tự cho là chỉ đường cho người ta đi, thì quả thật là 
vô lý. Để dẫn chứng thêm, Đức Phật lấy ví dụ những người Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Veda, thờ cúng cầu khẩn mặt trăng, mặt trời nhưng không thể chỉ 
con đường đưa đến mặt trăng, mặt trời. Dầu các vị Bà-la-môn tỉnh thông ba 
tập Veda, có cầu khẩn Phạm thiên hết sức khẩn thiết, nhưng không thực hành 
những hạnh tác thành Bà-la-môn, chạy theo các dục vọng, thì trọn đời không 
thê cộng trú với Phạm thiên. Như có người muốn lội qua bên kia bờ sông mà 
chỉ đứng kêu bờ kia lại, thời làm sao bờ bên kia lại được. Dầu các vị Bà-la- 
môn có tinh thông ba tập Veda, nhưng bị các triền cái che đậy chi phối, thời 
trọn đời không thê cộng trú với Phạm thiên. Như có người đến bờ sông, trùm 
đầu mà ngủ, thời làm sao qua bờ bên kia được. 


1691 


Tiếp đến, Đức Phật dựa theo truyền thuyết Bả-la-môn cho Phạm thiên là 
không dục ái, không sân hận, không có nhiễm tâm, được tự tại, Đức Phật chỉ 
rõ các Bà-la-môn tinh thông ba tập Veda vẫn có dục ái, có sân hận, có nhiễm 
tâm, không tự tại. Do vậy, họ không thê nào cộng trú với Phạm thiên được. 
Rồi Đức Phật kết luận sự tinh thông ba tập Veda của các Bà-la-môn â ấy chỉ là 
bãi sa mạc, chỉ là rừng rậm trống rỗng và vô ích. (Thích Minh Châu) 


Thanatology — the study of death and dyIing 


Thangka — a scroll painting which depIcts deifIes or 1llustratilons such as the 
'Wheel of life, and 1s used for vIisualization and meditational 
purposes... 


A thangka, also known as tangka, thanka or tanka: 1s a paInting on cotton, 
or sIlk appliqué, usually depIcting a Buddhist deity, scene, or mandala of some 
sort. The thangka 1s not a flat creatlon like an oIl painting or acrylIc paInting 
but consIsts of a pIcture panel which 1s painted or embroidered over which a 
textile 1s mounted and then over which 1s laid a cover, usually sIlk. 


Generally, thangkas last a very long time and retain much of therr lustre, but 
because of their delicate nature, they have to be kept In dry places where 
molsture wonit affect the quality of the sIlk. It 1s sometimes called a scroll- 
paInting. 


These thangka served as Important teaching tools depicting the life of the 
Buddha, varIous Influential lamas and other dettles and bodhisattvas. One 
subJect 1s The Wheel of Life, which 1s a visual representatlon of the 
Abhidharma teachIngs (Art of Enlightenment). 


Thangka, when created properly, perform several different functions. Images 
Of deifIles can be used as teaching tools when depicting the life (or lives) of 
the Buddha, describing historical evenfs concerning Important Lamas, or 
retelling myths assoclated with other delItles. Devotional Images act as the 
centerplece during a ritual or ceremony and are often used as mediums 
through which one can offer prayers or make requests. Overall, and perhaps 
most Importantly, religIous art 1s used as a medhitation tool to help bring one 
further down the path to enlightenment. The Buddhist VaJrayana pracfitloner 
uses a thanga Image of theIr yiđưm, or medifation delty, as a guide, by 
visualizing “themselves as being that detty, thereby 1nternalizing the Buddha 
qualitles.” 


1692 


THANGKA - họa phẩm đặc dụng của Phật giáo Kim Cang thừa 
Việc vẽ tranh Thangka ở Nepal bất đâu vào thê kỷ XI. Thangka phát triên ở 
các vùng đât thuộc Băc Himalaya. 


Thangka (còn được viết là Tangka hay Thanka) là loại tranh vẽ (hay thêu) treo 
ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình. Thangka chỉ những họa phẩm cuốn 
lại được. Điều này chỉ ra răng Thangka rất tiện lợi cho các nhà sư mang đi đến 
những nơi hành lễ, mang từ tự viện này đến tự viện khác. Tiếng Tây Tạng từ 
“thang” có nghĩa là phằng, do đó tranh Thangka là họa phẩm thực hiện trên 
mặt phăng, có thê cuộn lại khi không cần trưng bày, nó được gọi là “tranh 
cuộn” là vì vậy. 


The Buddha was a data scienfist 


Editor s note: Tara Cottrell is a writer and digttal strategist, and works as the 
web content manager at Stanƒord Universify s Graduate School oƒ Business. 
Dan Zigmond 1s a writer, dafa sclenfist and Zen priest, and 1s direcfor 6ƒ 
analyfics ƒor Facebook. They are the aquthors oƒ the book Buddha s Diet. 


More than two millenniaa ago, wandering the footpaths of anclent India, 
preaching In village huts and forest glens, Buddha was biohacking his health. 
He tried holding his breath so long his ears exploded, and even the øods 
assumed he was dead. (He wasn”t.) He then tried extreme fasting, reducIng 
down his daily meals until he was living on Just a few drops of soup each day. 
He got so thin his arms looked like withered branches and the skin of his belly 
rested on his spine. 


Buddha was trying to do what we”re all trying to do on some level - Improve 
Ourselves and stop suffering so much, sometimes by employing pretty far- 
fetched techniques. But in the end, he reJected all these crazy extremes - not 
because they were too hard, but because they Just didn”t work. 


Buddha believed In data. Every time he tried something new, he paild 
aftention. He collected evidence. He figured out what worked and what didn't. 
And !f something didn”t work, he reJected 1t and moved on. A good sclenfIst 
knows when to quIt. 


When Buddha started teaching, he advised his students to do the same. He 
đidn”t ask anyone to take h1s 1nstructions on faith. He explained that the way 


1693 


most other teachers Insisted you believe everything they saild was like 
following a procession of blind men: “the first one does not see, the middle 
one does not see, and the last one does not see.”” Buddha didn”t want us to trust 
- he wanted us to see. Qur beliefs should be based on data. 


He applied this same thinking to food. Most religions 1nclude some sort Of 
dietary restriction: Islam prohibits pork. Orthodox Jews refrain from mixing 
milk and meat. Catholics avoid certain foods during Lent. Some devout 
Hindus won't eat anything stale or overripe or with the wrong fÏavors or 
texture. Usually these rules are presented as divine commandments. AskIng 
why we should eat this way 1s beside the point. There 1sn”t necessariÏy a reason 
for the commandment - the commandmernt 1s the reason. 


Buddha took a different approach: His rules were grounded in his own 
experience. Like a lot of us, he tried some crazy diets. But what worked for 
him was very simple. He gave little advice about what hIis monks should eat, 
but he was very particular about when they should eat it. His followers were 
basically free to eat anything they were gIven - even meat - but only between 
the hours of dawn and noon. 


Like any good data scIentist, Buddha learned to 1gnore the outliers. 


Buddha didn't give a mystical or supernatural explanation for this odd time 
restriction. But he was pretty sure 1t would improve therr health. He had tested 
1t on himself. “Because I avoid eating 1n the evening, I am 1n good health, 
light, energetic, and live comfortably,” he explained. “You, too, monks, avoid 
eating 1n the evening, and you wIÏll have good health.” 


If Buddha were alive today, he”d be surprised to see so many Silicon Valley 
techies and Brooklyn hIpsters embracIng 1ntermittent fasting as a new craze. 
But heˆd be gratified to see the evidence mounting for the health benefits he 
claimed for time-restricted eating. We now have numerous scIentific studIes 
confirming the original data Buddha collected. 


In 2014, for example, Dr. Satchidananda Panda and his team of researchers at 
the prestIgIous Salk Institute for Biologlcal Sclences outside San Diego 
published a study on obesity 1n mice. They took one øroup of mice and 1nstead 
Of theIr normail food, offered them a diet of high-fat, high-calorie foods - and 
let them eat as much as they wanted. The results would surprise no one: The 
mice got fat. 


1694 


Then they took another group of mice and offered them exactly the same 
seemingly unhealthy diet, but this time they only let the mice eat for nine to 
12 hours each day. During the rest of the day and at night, the mice got only 
water. In other words, these mice had the same all-you-can-eat buffet of tasty, 
fattening treats. The one rule was that they could only stuff themselves during 
some of theIr waking hours. 


This time, the results were a surprise: None of these mice got fat. Something 
about matching theIr eating to thetr natural circadian rhythms seemed to 
protect the mice against all that otherwise fattening food. It didn”t matter 1f 
they loaded up with sugars and fats and other Junk. It didn”t seem to matter 
what the mice afe, or even how much of it, only when they ate 1t. 

In other words, the data backed up Buddha. 


Other sclentists have produced similar results. Dr. Pandaˆs team even tried 
fattening up the mice by sfarting them on that first any-time diet, and then 
switched them to the time-restricted version. These mice didn”t Just stop 
gaIning - they started to lose that excess weIght. 


Every day becomes a balance, with a time for eating and a time for fasting. 


And 1t doesn't stop with mice. Researchers have asked men and women to 
restrict their eating to certain hours each day, and those people lose weIghit, 
toO. 


Some of the best researchers studying food and health have been confirming 
Buddhaˆs original rules. Whether you call 1t intermiftent fasting or time- 
restricted eating, Buddhaˆs ancient biohacking wasnt an anomaly. The data 
he collected on himself has now been replicated by countless others. 


Like any good data sclentist, Buddha learned to Ignore the outliers. He 
realized early on that the truth 1s rarely found 1n the extremes. He practiced 
instead the “middle way,” a philosophy of perpetual compromise and 
moderation. Modern time-restricted diets follow this same sane path - not 
quite dieting, but not quite eating anything any time either. Every day 
becomes a balance, with a time for eating and a time for fasting. 


These days, we can all do what Buddha dịd: Become your body”s own data 
scIlenfist; observe yourself as you eat to see what works for you and what 
doesn't. We weren”t designed to eat at all hours, an unfortunate luxury we 


1695 


have with all the cheap and readily available food 1n first-world counfrIes. 
Buddha discovered this long ago. Ñow we know 1t too. 


Đức Phật là một nhà khoa học dữ liệu 


Cách đây hơn hai ngàn năm, thời cổ đại Ấn độ, lang thang khắp nơi, giảng 
dạy giáo lý trong các thôn làng và thung lũng rừng rú, Đức Phật đã tự kiểm 
chứng về sức khoẻ của mình. Ngài có nín thở lâu đến nỗi tai Ngài muốn nỗ 
tung, và ngay cả Chư Thiên cho răng Ngài đã chết (Nhưng Ngài không chết). 
Kế đó, Ngài giảm bữa ăn hàng. ngày của mình đến khi chỉ còn vài giọt nước 
canh môi ngày. Ngài gầy đến nỗi tay Ngài giỗng như cành cây khô và da bụng 
của Ngài năm sát xương sống. 


Đức Phật cô găng làm những gì như chúng ta cố làm - Từ cải thiện để giảm 
dần đau khổ, đôi khi phải áp dụng những kỹ thuật xa vời. Nhưng cuối cùng, 
Ngài đã từ bỏ những điều quá khích - không phải vì quá khó, những vì chúng 
không hiệu quả - Đức Phật tin ở dữ liệu. Mỗi khi Ngài thử nghiệm điều gì 
mới, Ngài chú ý kỹ lưỡng: Ngài thu lượm sự kiện. Ngài so sánh cái gì hiệu 
quả, cái gì không. Và nếu điều gì không hợp lý, Ngài từ bỏ và tiếp tục cái 
khác. Nhà khoa học giỏi biết lúc nào nên bỏ qua. 


Khi Đức Phật bắt đầu giảng dạy, Ngài khuyên các đệ tử nên làm như Ngài. 
Ngài không đòi hỏi mọi người phải tin tưởng lời Ngài giảng dạy. Ngài giải 
thích rằng phương pháp mà hầu hết các bậc Thầy khác bắt buộc quý vị tin 
theo mọi thứ họ giảng giống như người mù: "Người đầu không thấy, người 
giữa không thấy, người cuôi không thấy". Đức Phật không muốn chúng ta tin 
- Ngài chỉ muốn chúng ta thấy. Lòng tin của chúng ta nên đặt vào dữ liệu. 


Ngài áp dụng ý tưởng này cho cả thức ăn. Hầu hết những nơi hạn chế chế độ 
dinh dưỡng: Hồi giáo cắm ăn thịt heo. Do Thái giáo chính thống giữ giới trong 
việc pha trộn sữa với thịt. Thiên Chúa giáo tránh vài thức ăn vào thời kỳ 40 
ngày chay trước lễ Phục Sinh. Bà la môn không ăn thức ăn thiu hay hoa quả 
quá chín hay với mùi vị khác đi. Thường thì những điều này được trình bày 
như giáo điều thiêng liêng. Tự hỏi tại sao chúng ta nên ăn theo lối nảy là ra 
ngoài vấn đề. Chẳng cần lý giải cho giáo điều. Giáo điều là lý giải. 


Đức Phật theo đường lỗi khác: giáo điều của Ngài dựa vào kinh nghiệm của 
riêng Ngài. Như hầu hết chúng ta, Ngài thử nghiệm một vài chế độ ăn uống 
khác thường. Những gì thích hợp với Ngài thì rất đơn giản. Ngài khuyên các 
tỳ kheo nên ăn gì, đặc biệt lúc nào nên ăn. Các đệ tử của Ngài tự do ăn bất cứ 


1696 


thức ăn nào được bố thí - ngay cả thịt - nhưng nên ăn trong khoảng thời gian 
giữa buôi sáng và buôi trưa (trước giờ nøọ). 


Như bất cứ nhà khoa học đữ liệu nào, Đức Phật bỏ những ngoại lệ. 


Đức Phật không giảng điều gì bí mật hay khác thường. Nhưng Ngài cam đoan 
cải thiện sức khỏe cho các đệ tử. Ngài đã thử nghiệm cho Ngài. "Bởi vì Ta 
tránh ăn vào buổi chiều, Ta được khỏe mạnh, không mập phì, đầy năng lực và 
sống thoải mái." Ngài giảng tiếp: "Này các tỳ kheo, tránh ăn vào buổi chiều, 
quý vị sẽ được khỏe mạnh:" 


Nếu Đức Phật còn sống đến ngày hôm nay, Ngài sẽ ngạc nhiên thấy nhiều 
chuyên viên ở Silicon Valley, những người lập dị ở Brooklyn (Hippie), khư 
khư với chế độ ăn uống như điều mới lạ. Phân thưởng cho Ngài khi Ngài nhìn 
thấy hiển nhiên về sức khỏe và sự ích lợi về thời gian hạn chế ăn uống. Bây 
giờ chúng ta có một số nghiên cứu khoa học đề xác nhận đữ kiện nguyên thủy 
mà Đức Phật đã thâu lượm được. 


Chắng hạn năm 2014, T.S Satchidananda Panda và nhóm nghiên cứu có uy 
tín của Viện Salk Institute cho khoa Sinh học ở ngoại ô San Diego ấn hành về 
sự nghiên cứu sự phát phì cho giống chuột. Họ chọn một nhóm chuột và thay 
vì cho ăn thức ăn thường, họ cho ăn thức ăn có lượng mỡ, ca-Ìo-ri cao - và 
cho chúng tha hồ ăn. Kết quả không mấy ngạc nhiên: nhóm chuột mập ra. 


Rồi họ lấy một nhóm chuột khác cho chúng ăn cùng một thức ăn, nhưng lần 
này cho chúng ăn suốt từ 9 tới 12 giờ mỗi ngày. Trong suốt thời gian còn lại 
của ngày và đêm, chuột chỉ uống nước. Nói cách khác, những chú chuột này 
được ăn bất kế đồ mỡ bao nhiêu cũng được. Quy chế là chúng chỉ được ăn 
trong thời gian chúng thức. 


Kết quả khá ngạc nhiên: chăng có chú chuột nào mập phì. Sự kiện từ ăn uống 
ban ngày, hình như bảo vệ tránh được thức ăn béo bở. Bất kê chuột ăn thứ gì, 
số lượng bao nhiêu, khi nào chúng ăn không thành vấn đề. 

Nói cách khác, dữ liệu của Đức Phật là đúng. Những nhà khoa học khác thử 
nghiệm cho kết qua tương tự. Nhóm của T.S Panda cố làm cho chuột mập ra 
băng cách bắt đầu cho chuột ăn bắt cứ lúc nảo, rồi đổi sang ăn trong thời gian 
được ấn định. Những chú chuột này không những không mập ra mà chúng 
cỏn giảm cân. 


1697 


Môi ngày trở nên cân băng, lúc cho ăn và lúc không cho ăn. Và không phải 
chỉ có chuột. Nhà nghiên cứu yêu câu quý ông và quý bà hạn chê ăn vào thời 
điêm nào đó mỗi ngày, và những người này cũng giảm cân. 


Vài nhà nghiên cứu về âm thực và sức khoẻ đã xác nhận quy chế khởi thủy 
của Đức Phật. Quý vị có thể gọi là nhịn ăn cách khoảng hay giới hạn thời gian 
ăn, sự kiêm chứng cô điển của Đức Phật không bất bình thường. Dữ liệu Ngài 
thu nhận được là một bản báo cáo cho không biết bao nhiêu người khác. 


Như bất cứ nhà khoa học giỏi về dữ liệu nào, Đức Phật đã học cách không để 
ý đến bề ngoài. Ngài sớm ý thức về sự thật hiếm khi tìm thấy nơi cực đoan. 
Thay vì Ngài thực hành “con đường Trung Đạo”, một triết lý đồng thuận và 
điều độ. Ngày nay sự giới hạn thời gian ăn uống theo đúng đường lối lành 
mạnh - không hoàn toản tiết chế, nhưng không hoàn toản là ăn bất cứ thứ gì, 
bất cứ giờ giác nào. Mỗi ngày, trở nên quân bình với lúc nào ăn và lúc nào 
nhm. 


Ngày nay, chúng ta có thê thực hành theo Đức Phật đã làm. Chính thân thê 
quý vị trở thành khoa học dữ liệu; tự quan sát chính mình khi ăn xem cái gì 
hợp với mình và cái gì không hợp. Chúng ta không phải sinh ra để ăn vào mọi 
thời khắc. Điều không may cho chúng ta là có mọi thứ thức ăn rẻ tiền, và đã 
làm sẵn như ở các nước tiền tiến. Đức Phật đã khám phá ra điều này từ lâu. 
Bây giờ chúng ta cũng đã biết! 

(Tara Cottrel và Dan ZIgmond - Quảng Trí Chánh dịch Việt) 


The Dalai Lama — The Dalai Lama has been called a “Buddhist Pope”, a 
“bodhisattva,” a “head of state” in exile, and so on. He descrIbes himself as a 
*sữnple Buddhist monk,` though he 1s not unaware of other dimension of h1s 
being. To understand him better, while appreclating his own 1ntellectual 
background and education, we can try to see him the way Tibetans see him In 
the context of Tibetan culture: 


The Dalai Lama according to Buddhist psychology — “.Jsf sữmple Buddhist 
monkl”* When the Dalai Lama says this phrase, people usually smile and think 
that he 1s striking a pose of studied humility, earnestly contradicting his 
obvious charIsma, radiant good humor and flashing Infelligence. His Buddhist 
monk 1denfity 1s that of a person who has taken and maintains vows of 
personal nonviolence, poverty, celibacy, and spiritual honesty, and who 
spends most of his waking energy In a pursuit of a perfect enlightenment 


believed to last for all time, to satIsfy the self with unimaginable fullness, and 


1698 


to benefit countless other beings. Simplicity 1s a cardinal virtue of a homeless 
mendicant monk. Being free of family obligatlons, professional concerns, 
possesslons, and all social pretense minimizes the monk”s distractlons and 
maximizes his use of his most productive vifal energles 1n education, 
contemplation, and conscIous evolutionary transformation. As a monk, one 
works on dissolving habitual egotism, 1ncluding the unconscIous rIg1difles Of 
oneˆ”s human, sexual, and national 1dentities. As a monk, one lives close to the 
bone, while also strIving to become a universal being. 


The Dalai Lama also constantly creates his working 1dentity as a bodhisattva, 
having dedicated all his lives to the attainment of perfect enliphtenment, 
complete wisdom, and inexhaustible compassion, 1n order to be able to help 
all others find freedom from suffering. He calls this “shaping hIs motivation.” 
Though others In the Buddhist world consider him to be the Incarnation of 
Avalokiteshvara (in Chinese Guan Yin), the divine bodhisattva of unIversal 
compassion. 


Finally, he 1s a peacemaker for the world, a Nobel Peace Prize Laureate, an 
InspIrer of the many world leaders, both political and religious, who has been 
fortunate enough to encounter him... 


The Dalai Lama According to Buddhist Physics — Thus according to the 
discoveries of Buddhist physics, all things exIst only 1n relationship to other 
things. They arise and disappear based on causal processes. There 1s no such 
thing as nothing, as everything 1s related to other things. The universe, then, 
1s bepInningless (since there was always some cause before any effect) and 
endless (since all effects cause other thinøs), infinite (since any boundary 
requires something on the other side), and Iimmeasurably open to possIbility 
(because all so-called laws of nature are only locally observed probabilitIes). 


Most Importantly, our human minds — and the minds of all living beIngs — are 
particIpanfs In reality; they are materlal In the sense of being energles or 
forces, though extremely subtle In comparIson to øross matter and energy. 
They are so subtle that, as Buddhist physIcIsts see 1t, beings” minds exIst af 
the quantum level, beneath the level where atoms and even subatomic 
particles are discerned. Even though extremely subtle, minds are powerfully 
functional on the quantum level, impossIble to pin down by gross materlal 
mechanIsms. Yet our living minds can tolerate such ultimate uncertainty and 
can master relative probabilitles with resilience and adaptability. Qur minds 
have their own beginningless and endless continuIty — they can never come 


1699 


from nothIng or øo to nothing, as ñ0øfhing 1S not a source or destination but a 
term for precIsely that which does not exIst. And so our ImagInatlons are 
unlimited 1n theIr ability to shape reality, building up from the quantum level, 
as Our Imagery 1s what guides the patterns of subatomic energles and theIr 
crystallizations 1nto particles and bodles. So a Dalai Lama 1s undersfood to be 
a person who has developed such tremendous mental stability and penetrating 
aculty that he can conscIously reach down to this quantum level of his mind 
and body and use his powerful Imagination to shape his soul Journey through 
death to a new life in a human womnb, as long as he chooses out of compassion 
to return to the world to accomplish a helpful mission. 


In trying to evoke the Buddhist vision of physical/mental reality for modern 
people, the creator of the movie 7e Mfafrix 1s a perfect analogy for how the 
real world 1s for an enlightened person. In the movie, there are two planes or 
reality, the matrIx reality and the world outside. The matrIx realIty 1s a robot 
confrolled computer simulation of a human environment that Incorporates the 
brains of millions of humans whose bodies are maintained In giant test-tube 
machines that keep them simulated, nourished, and alive — but not truly living. 


The people In the simulation think they are really there, walkIing and talking, 
bound by gravity, living and dying. A few humans have escaped from this 
robot world and are leading a resIistance movement, Intending to liberate all 
the others...According to Buddhist physics, this world we are 1n 1s an 1llusory 
product of our Interwoven subJectivifles and, once we know that vIscerally, 
we feel liberated from the bondage to 1fs solid-seeming laws and can transform 
this world”s negatIve aspecfs Into positives for ourselves and others. So the 
matrix world In the drama 1s a good analogy for how the Buddhists think 
enlightened beIngs can manIfest... 


The Dalai Lama According to Buddhist Biology — In the Buddhist 
biologIsts” vision of life and death, life 1s an evolutIonary process wherein the 
habits of living beings crystallize 1nto patterns of form and function according 
to a cause-and-effect process. In this way, the quality of one”s mind 
determines the shape of one”s embodiment (whether one 1s born a human, a 
fish or a goat, etc.), and oneˆs Instinctual and conscIous behavioral tendencIes. 
The varlety of life forms possIble 1n this evolutionary process 1s unlimited by 
Space, time and experlience, 1n both negative and positive directions. Charles 
Darwin”s genius 1nsight into how all life forms are 1nterrelated through theIr 
evolutionary historles 1s completely 1n line with the 1nsigh(s of Buddhist 
biolog1sts, except for one Important distinction. Darwin reduced the mind or 


1700 


soul to the agency of unconscIous, materlal genes. Darwin adopted hIs view 
In rebellion agaInst the dogmatic theorles of the Western church. He dịd not 
know of, and probably would not have believed In, the Buddhist discovery 
that animals" and humans" Individual minds are the agents of evolutlonary 
actions. According to this Buddhist view, the effects of these actlons become 
encoded at a super-subtle energy level in a “mental gene” or “soul gene,” 
which then shapes the experience and quality of the individual beings” øross 
mind and body as 1t evolves through 1ts many lifetimes. 


To Buddhist biologIsts, death 1s never a state but refers only to a point (no 
size) or a boundery line (no width) of transition of oneˆ”s subtlest mental 
energy levels. There, one loses connection with particular øross embodIiments 
and goes 1nto truly matrIx-lIfe states — known as the death-poInt-between, the 
reality-between, and the potentiality-between — before entering Info a new 
relationship with a øross embodiment as a zygøote. Th1s process 1s commonly 
referred to In Buddhism as rebith when Instinctually driven and as 
reIncarnation when conscIously chosen. From this perspective, the life process 
I{self 1s analyzed Into similar phases called waking-(or life)-bertween, 
dreaming-between, and trance-between (similar to deep sleep between). The 
use of the term “between” 1s unusual but Important here, as 1t reminds us that 
this evolutionary process 1s a contInuum oŸ states and experlences, wIthout a 
fixed, material begInning or end. 


The whole ongoing process of life and death of us living beiIngs 1s called 
karma, meaning “evolutlonary actlon and reaction,” It boils down to our 
creating our own sfates of being from our own acflons and our goIing on 
endlessly acting and Interacting 1n this chains of causes and effects. Much of 
what we experlence 1s determined by the force of past actlons serving as 
underlying causes, and yet our ongoIng choIces are free and do determine 
results for us In our fufure experlences. 


Since all this acting and Interacting 1s total 1nterrelated with other beIngs, the 
Íreer we become, the broader our sense of 1dentificaton with surrounding 
beinøs 1s, and the more bound we become, the more consfricted our sense of 
relationship 1s. A Buddha 1s a fully awakened and gloriously blossomed beIng 
that embraces all life forms and their awarenesses. A hell-being 1s a fully 
alienated, self-isolated being, almost totally barricaded against all other life 
forms. In the effort to ward off all contact with other beIngs due to fear and 
hatred of them, the being has 1mprisoned 1(self in a defensive 1ron shell that 


1701 


has become a prison, under the extreme pressures of trying to avoid the entire 
unIverse Of others. 


Lucklly for beings tending toward embodiments In such extreme paranoid 
hell-states, buddha beings fully identify with them as well as with less 
traumatized beings. So they do not abandon them to theIr miserable fates but 
embrace them with loving energy and nurse them out Into relationships with 
others, bit by evolutionary bịt. The Dalai Lama 1s believed to be Just such a 
being, one who attained perfect enliphtenment and therefor the ability to 
manifest whatever different beings need to free themselves and find 
happIness. Due to that attainment, he returns to the world again and again, In 
recent centuriles focusing on the Tibetans, but certainly mamifest 1n all 
countries and among all animals 1n varlous less well-recognized ways. The 
Tibetans” and Mongolians” amazing 1nstitution ofthe Dalai Lama 1s a formal 
pattern of specifically Inviing the Buddha of Infinite Compasslon to 
reIncarnate agaIn and agaIn as a leader and teacher of the nation... 


Another Vision o£ Reality — The Dalai Lama 1s a beIng In our world who, 1n 
prevIous lives, became so highly aware of his mind and body and the nature 
of the world that he became able to manifest himself in whatever form 1s 
educational and beneficial to whomsoever. He”s chosen to reincarnate 1n a 
special relatlonship with the Tibetan people for the last several thousand years 
1n embodiments that are able to help his people. But according to the Buddhist 
view, there are many such highly developed beings 1n our world. The Buddhist 
ScIenfists” sense of the omnipresent activiftiles of enlightened beinss 1n such 
that they perceIve or ImagIne (depending on their level of awareness) them as 
mamifest everywhere, 1n all realms among all human nations and nonhuman 
specIes and even on other worlds throughout the Infinite universe. However, 
among all the emanations of the 1nfinite compasslon of all buddhas, the form 
of Avalokiteshvara that reincarnates as the Dalai Lama to teach and lead the 
Tibetan people 1s the focus of the special 1nstitution the Tibetans created to 
recognize him, find him as a child life after life, educate him and rely on him 
to solve their problems and led them toward peace and a happIer exIstence. 


A Dalai Lama 1s a recognized consclous reincarnatlon of that celestial 
bodhisattva, Avalokiteshvara (In Tibetan Chenrezig), considered the 1conic 
ñigure embodying the unIversal compassion of all buddhas. In his celestial 
mamfestations, ths “god (Jshvara) who looked down (Avalokira}” 
compassionately on the plight of beings can be female or male, be mild or 
fierce, have one face and two arms, one face and four arms, three faces and 


1702 


SIX arms, ten faces and one thousand arms, and have many other varIant forms 
1n between these. The 1dea 1s that the Dalai Lama 1s manifest in whatever way 
best educates or civilizes whomsoever (in Tibetan gang la gang 'dul de la de 
Sfon pa)... 


Buddhism ïs all about Science — As Shantideva* says, “Everything the 
Buddha ever taught comes down ultimately to a questlon of wIisdom — 1t Was 
all for the sake of wIsdom.” 'That 1s no simply because 1t 1s the attainment of 
wIsdom that enables a being to attain liberation from suffering. Faith, love, 
and kindness are In fact the products of true wisdom; they are released and 
empowered by 1t. The wIsdom that understands the visceral Interrelatedness 
of self and other opens the heart to the feeling of natural compassion for the 
sufferings of those others. Faith, love, kindness are excellent, but none of 1tself 
can make liberation possible. Only wisdom can liberate us from suffering. 
Only when we know that the deepest nature of life 1s, 1tself, freedom, only 
then do we feel free, and feeling free, feel inexhaustible bliss. If sclence 1s the 
sysfematic pursuit of the accurate knowledge of reality, then sclence 1s 
Buddhism, Buddhism 1s sclence. 


The analosy with modern sclence goes even further. The Buddhist theory of 
emptiness or voldness 1s not a theory about the essential nothingness of the 
unIverse. It 1s the origInal theory discovered millennia ago that proposes the 
relaivrfy of the unIverse. Things are not empty of their own exIstence. They 
are empty of any nonrelational essense or 1solated core reality, therefore 
possessing only the reality of their Interrelatedness with other relatlonal 
things. AlI things beiIng relational, whenever anything 1s sought as an absolute 
by the kind of analytic inquIry that seeks the ultimate nature of that thing, that 
thing dissolves under the analysis and disappears from view. Ït cannot be 
found as an absolute. This 1s obvIous, 1n a way, because I1 1t 1s found at all, 
the finder has related to 1t by finding 1t and so has voided 1ts absoluteness. 
Therefore, the voidness theory means that all theorIes about all things are from 
a particular perspective, relational, valid or Iinvalid only 1n a certain context. 
All theory 1s hypothetical, awaiting further refinement by experimental or 
experiential discovery of further aspects of the realities in question. 


Voidness means reality 1s elusive to our concepts, Including mathematical 
concepts, althoueh once we are more relaxed about their absoluteness, our 
concepts can be creative and useful In living with relatlonal realities. 

Therefore, the Dalai Lama has become one ofthe world”s greaftest scIentIsts, 
an EInstein of our day. In dialogue with Nobelists of all fields, the Dalai Lama 


1708 


brings to life the sophisticated Inner sclence, or mind sclence, derived from 
thousands of years of Buddhist research and experiment. The technolog1es for 
human betterment based on the Buddhist Iinner sclence have been field-tested 
for millennia In the most diverse human populations and have been proven 1n 
their value by helping hundreds of millions of people 1n places such as IndIa, 
Sri Lanka, China, Central Asia, Thailand, Korea, Japan, Vietnam, Burma, 
Laos, and Mongolia enJoy a better quality of life, not to mention the ultImate 
liberation claimed for so many of these practitioners and experImenters. 


The Tibetan Buddhist tradiion 1s bringing forward this sclence and 
technology, which 1s received origInal from anclent India and refined for 
1,300 years In 1(s mountain wIldernesses and previously had shared mainly 
with the Mongolians and some Manchurians who were Tibet*s geographic 
neighbors. Buddhists are Introducing 1t to the modern world, slowly creating 
for the globe as a whole what I call the Second RenaIssance, by analogy with 
the first, exclusively European, Renalssance — The first Renalssance came 
from Europe”s rediscovery of the Greek humanism and naturalism, which 
lfted Europeans out of the Dark Ages of church-dominated thought 
suppression. But 1fs progress 1s now, five hundred years later, blocked by the 
dogma of mafterialism and a lack of systematic aftention to the exploration, 
understanding, and cultivation of the mind. So now 1t 1s the Job of the TIbetans 
to help us rediscover the ancIent scIence of the mind, the 1nterlor scIence and 
1{s derIvafIve technologles perfected by the Buddhists, but also quite well 
known by Hindus and TaoIsfts, as 1t permeated the Asian cultures for 
millennia. With the help of that sclence, complementing our sophisticated 
outer, or physical, sclences we have before us the prospect of a Second 
Renaissance, a flourishing of human enlightenment , 1nsight, and creatIvIty. 
And the time the renaissance wIll be global, not Just Western. The Dalai Lama 
continues to be a major force In making this Introduction — another huge 
accomplishment. 


(*Shantideva - a great master, scholar, and bodhisattva, who was the author 
of the Bodhicharyavatara...) 


Chronology of The Dalai Lamas: 


First Dalai Lama Gendun Drubpa 1391-1474 

Second Dalai Lama Gendun Gyatso 1475-1542 

Third Dalai Lama Sonam Gyatso 1543- 1588 (first to be named”Dala1”) 
Fourth Dalai Lama Yonten Gyatso I58§9-1617 


1704 


Fiíth Dalai Lama Ngawang Losang Ơyatso 1617-1682 
Sixth Dalai Lama Tsangyang Gyatso 1683-1706 
Seventh Dalai Lama Kelsang Gyatso 1708-1757 
Eighth Dalai Lama Jampel Gyatso 1758-1804 
Ninth Dalai Lama Lungtog Ơyatso [806-1815 
Tenth Dalai Lama Tsultrimm Gyatso 1816-1837 
Eleventh Dalai Lama Kedrub Ơyatso [838-1856 
Twelfth Dalai Lama Trinley Gyatso 1856-1875 
Thirteenth Dalai Lama Tubten Gyatso 1876-1933 
Fourteenth Dalai Lama TenzIn Gyatso (July 6 1935) 
(Why The Dalai Lama Matters by Robert Thurman) 


Đức Phật Là Bậc Thầy Các Nhà Khoa Học 


Phật (Buddha) là một từ ngữ đề chỉ người giác ngộ viên mãn. Đức Thích Ca 
Mâu Ni (Sakyamun)) là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. 
Giác ngộ là thấy biết mọi chân lý về vũ trụ và nhân sinh. Từ chỗ giác ngộ này, 
đức Phật chỉ dạy các môn đồ còn ghi chép lại thành Tạng kinh. Trong tạng 
kinh chứa đầy dẫy những chân lý, dù trải qua hơn 25 thế kỷ vẫn còn giá trị 
nguyên vẹn, không do thời gian làm suy giảm. Ngày nay chúng ta nghiên cứu 
Tạng kinh thật chín chắn, càng khám phá những chân lý ấy gần gũi và thích 
hợp với khoa học một cách không ngờ. 


Về vũ trụ - Đức Phật ra đời trên sáu thế kỷ trước công nguyên, còn các nhà 
khoa học được biết đến, mới có từ thế kỷ thứ 18 sau công nguyên. Thế mà ở 
thời kỳ ấy, đức Phật nhìn trong vũ trụ thấy thế giới không thê kể hết, nên trong 
kinh thuộc Hán tạng có những câu "Hằng hà b: số thế giới", nghĩa là thế giới 
nhiều như cát sông Hằng (Ganges), hoặc câu "wi frần sát" nghĩa là cõi nước 
(sát) nhiều như những hạt vi trần. Đến nay các nhà thiên văn học nhờ viễn 
vọng kính nhìn thấy trong bầu hư không có không biết cơ man là thế giới. Vô 
SỐ ngôi sao lấp lánh hiện trên nền trời trong lúc ban đêm, mà mắt chúng ta 
nhìn thấy được; là những hành tinh (thế giới), còn không biết có bao nhiêu 
hành tỉnh khác quá xa mắt không thê nhìn thấy được. Chính đây là băng chứng 
cụ thể, nhờ khoa học giúp chúng ta hiểu được lời Phật dạy cách đây trên 25 
thế kỷ: Lại nữa, có lần Đức Phật cùng các thầy tỳ kheo đi vào rừng, nhìn thấy 
những lá rơi lả tả và những lá vàng uá sắp lìa cành, đồng thời có những chòi 
non vừa nấy lộc và những mầm vừa nhú khỏi vỏ cây, Ngài dạy các Tỳ Kheo: 

Thế giới đang hoại, sắp hoại và đang thành cũng như lá cây trong rừng đang 
rụng, sắp rụng và đang nầy chỗi, sắp nây chồi".Vì thế, đức Phật thường dạy 
thế giới có bốn thời: Thành, trụ, hoại, không." Ngày nay các nhà khoa học 


1705 


cũng thừa nhận thề giới phải trải qua bốn thời kỳ như thế. Đây là cái nhìn thích 
hợp giữa Phật học và khoa học mà cách nhau thời gian qúa xa. 


Về vạn vật - Vạn vật sinh thành và hoại diệt trên đời, dưới con mắt trí tuệ của 
đức Phật đều do "đ„yên khởi". Duyên khởi là nhân duyên sinh khởi, không có 
một vật nào hình thành mà không do các duyên nhóm họp. Nếu nói sự vật 
ngẫu nhiên tự thành, hoặc có bàn tay mâu nhiệm nào tạo dựng đều không đúng 
sự thật. Đức Phật xác nhận vạn vật do nhân duyên tụ họp thì thành, nhân duyên 
ly tán thì hoại. Sự thành hoại của vạn vật đều do duyên, là chỗ thấy như thật 
của đức Phật. Bởi thế trong kinh Phật thường dạy "Các pháp do duyên khởi, 
không có thực thể, các pháp do duyên khởi, không có cố định". Không có thực 
thê là thuyết "vô ngã". Không có cố định là thuyết "vồ /zởng", mà trong kinh 
thường nói "chư hành vô thường, chư pháp vô ngã". Không khi nào có một 
nhân đơn thuần thành hình một vật, cũng không khi nào có sự bất ngờ sinh ra 
một vật, mà phải đủ duyên mới thành. Vì vậy đức Phật không chấp nhận thuyết 
"nhất nhân" và thuyết "vô nhân". Với sự thực này, ngày nay khoa học đã làm 
sáng tỏ, chúng ta không còn gì phải nghi ngại. Hơn nữa, trước mắt chúng ta 
thấy vô vàn sự vật, nêu đem ra phân tích đều do nhân duyên hợp thành, không 
có vật nào tự thành hay do một cái gì đó làm thành. Sự thật hiển nhiên này 
càng làm sáng tỏ lời đức Phật dạy. Chúng ta thấy rõ Phật học và khoa học tuy 
thời gian cách xa mà không có giới tuyến ngăn cách. 


Về con người - Khi Phật còn tại thế, Ngài nhìn trong bát nước thấy vô số vi 
trùng, trong kinh Hán tạng có câu "Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên 
trùng” Nghĩa là Phật nhìn trong bát nước thấy tám muôn ngàn (84000) vi 
trùng. Ngày nay nhờ kính hiển vi, các nhà khoa học thấy trong nước có nhiều 
vi trùng. Lại nữa, Phật nhìn thấy trong thân người thấy vô số vi trùng, trong 
Hán tạng có câu "nhơn thân chỉ nội hữu vô sô vi trùng tại trung nhị trú” Nghĩa 
là trong thân người có vô SỐ Vi trùng đang trú ân bên trong. Điều này ngày 
nay chúng ta chỉ cần có chút ít kiến thức khoa học là không còn nghi ngờ gì 
nữa. 


Nghiệp lực - Nếu không có một đẳng nào an bày, muôn vật làm sao được sanh 
thành, hoại diệt và sinh hoạt trong một trật tự nhất định? Nhà Phật nói "do sức 
nghiệp thúc đầy và thu hút mọi vật hình thành, khi mãn nghiệp thì hoại diệt. 
Cũng như do động lực của nghiệp nên mọi vật sinh hoạt trong một trật tự nhất 
định" Nghiệp là động lực lôi cuốn các duyên tụ họp lại thành hình sự vật; khi 
sức nghiệp mãn các duyên ly tán thì sự vật hoại diệt. Nghiệp có khả năng cuốn 
hút sự vật quay cuông trong qưuĩ đạo nhất định. Ngày nay các nhà khoa học đã 
nói do sức quay và sức hút của mọi vật trong vũ trụ, các hành tính trong bầu 


1706 


vũ trụ hoặc lớn hoặc nhỏ đều quay cuồng trong hư không và trong một quỹ 
đạo nhất định. Cho đến nhỏ như một hạt nguyên tử cũng quay cuồng và xoắn 
chặt vào nhau mà thành hình muôn vật. Động lực quay và hút này do nghiệp 
lực tạo nên. Nghiệp là đông lực lôi cuốn theo thói quen, đồng thời cảm ứng 
với vật khác đồng tính nên bị thu hút. Do nghiệp chi phối nên con người và 
muôn vật trên thế gian được thành hình và sinh hoạt trong một phạm vi nhất 
định nào đó, khi sức nghiệp mãn con người và muôn vật theo đó hoại diệt. 
Song nghiệp có thê chuyền đổi được, không phải cứng nhắc có định, vì nó là 
động lực. 


Tuy nhiên thuyết nghiệp báo luân hồi đã có trước thời đức Phật, xuất phát từ 
các kinh Phệ Đà (Veda); song với tính thần tôn trọng chân lý, đức Phật xét 
thấy đúng sự thật liền ứng dụng đem dạy đệ tử tu hành. Trong đó, đức Phật có 
sửa đôi những phân lệch lạc theo quan niệm Bà la Môn giáo đề lý thuyết này 
được hoàn chỉnh hơn. Vì vậy, ngày nay mọi người đều thừa nhận thuyết 
nghiệp báo luân hồi là của đạo Phật. (BuddhaSasana - Thiền viện Thường 
Chiêu) 


Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng về Cái Chết 


Đức Phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy, mùa thu 
là mùa tốt nhất, trong tất cả những loại nhiên liệu để đốt, thì phân bò là tốt 
nhất, và trong tất cả những loại tỉnh giác khác nhau, sự tỉnh giác về sự vô 
thường và cái chết thì hữu hiệu nhất. 


Cái chết là điều nhất định, nhưng khi nào nó giáng xuống thì bất định. Nếu 
chúng ta thực sự đương đầu với sự việc, chúng ta không biết được cái 8Ì SẼ tới 
trước — ngày mai hay cái chết. Chúng ta không thể hoàn toản quả quyết rằng 
người già sẽ chết trước và người trẻ còn ở lại phía sau. 


Thái độ thực tế nhất mà ta có thê nuôi dưỡng là hy vọng điều tốt đẹp nhất 
nhưng chuẩn bị điều tôi tệ nhất. Nếu điều xấu nhất không xảy ra thì mọi sự 
đều tốt đẹp, nhưng nếu nó xảy ra, nó sẽ không tấn công chúng ta bất ngờ. 
Điều này cũng ứng dụng cho sự thực hành Pháp: chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất 
vì không ai trong chúng ta biết được khi nào mình chết. Mỗi ngày chúng ta 
biết tin về cái chết trong báo chí hay cái chết của một người bạn, của người 
nào đó mà ta biết mang máng, hay của một người thân. Đôi khi chúng ta cảm 
thấy mất mát, đôi lúc chúng ta hầu như vui sướng, nhưng một cách nảo đó, 
chúng ta vẫn còn bám chặt vào ý tưởng rằng điều đó sẽ không xảy ra cho ta. 


1707 


Chúng ta nghĩ rằng mình được miễn trừ đối với sự vô thường, và vì thế chúng 
ta trì hoãn sự tu hành tâm linh (nó có thê chuẩn bị cho chúng ta trước cái chết), 
và cho rằng ta sẽ còn thời gian trong tương lai. Khi thời điểm không thể tránh 
khỏi xảy tới, điều duy nhất chúng ta phải mang đi là niềm hối tiếc. Chúng ta 
cần phải đi vào sự thực hành ngay lập tức để dù cái chết có tới sớm thế nào 
chăng nữa, chúng ta cũng sẽ sẵn sàng. 


Khi cái chết đến, không điều gì có thể ngăn cản nó. Dù bạn có loại thân thê 
nào, dù bạn có thê trơ trơ đối với bệnh tật thế nào chăng nữa, cái chết chắc 
chăn giáng xuống. Nếu chúng ta ngẫm nghĩ về cuộc đời của chư Phật và Bà- 
tát trong quá khứ thì nay các Ngài chỉ còn là một ký ức. Các Đạo sư Ấn Độ vĩ 
đại như ngài NagarJuna (Long Thọ) và Asanga (Vô Trước) đã có những đóng 
góp to lớn cho Pháp và làm việc vì lợi lạc của chúng sinh, nhưng giờ đây tất 
cả những gì còn lại của các ngài chỉ là những cái tên. 


Tiểu sử của các vị sông động đến nỗi hầu như họ vẫn còn sống. Khi chúng ta 
đi hành hương Ấn Độ, ta thấy những nơi như Đại Tu viện Nalanda, là nơi các 
bậc Thầy vĩ đại như Nagarjuna và Asanga đã học tập và dạy dỗ. Ngày nay 
Nalanda đã đồ nát. Khi nhìn những dấu tích để lại của những nhân vật vĩ đại 
trong lịch sử, cảnh điêu tàn chỉ cho ta thấy bản chất của sự vô thường. 

Như những Phật ngôn cô xưa nói, dù ta chui xuống lòng đất hay đi vào biển 
cả hoặc vào không gian, chúng ta sẽ không bao giờ tránh được cái chết. Những 
người trong chính gia đình chúng ta chắng sớm thì muộn sẽ chia lìa nhau như 
đám lá bị gió thôi tung. Trong một hai tháng tới, vài người trong chúng ta sẽ 
chết, và những người khác sẽ chết trong ít năm. 


Trong tám mươi hay chín mươi năm, tất cả chúng ta, kế cả Đạt Lai Lạt Ma sẽ 
chết. Khi ấy, chỉ có sự thấu suốt tâm linh của ta là giúp ích được cho ta. Không 
ai sau khi sinh ra mà càng lúc càng cách xa cái chết. Thay vào đó, mỗi ngày 
chúng ta tới gần cái chết hơn, giỗng như súc vật đang bị dẫn tới lò sát sinh. 
Giống như những người chăn bò đánh đập bò của họ và dẫn chúng về chuồng, 
chúng ta cũng bị hành hạ bởi những nỗi đau khô của sinh, lão, bệnh, tử, luôn 
luôn tiễn gần tới lúc kết thúc của đời ta. Mọi sự trong vũ trụ nảy bị lệ thuộc 
vào lẽ vô thường và cuối cùng sẽ bị tan rã. 


Như Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ bảy đã nói, những thanh thiếu niên trông rất 
mạnh mẽ và khỏe khoắn nhưng lại chết trẻ là những vị Thầy thực sự dạy cho 
chúng ta về sự vô thường. Trong tất cả những người chúng ta biết hay nhìn 
thấy, sẽ không ai còn sống trong một trăm năm nữa. Cái chết không thể bị đây 
lui bởi các mật chú hay bởi tìm kiếm sự nương tựa ở bất kỳ một vị thầy tải 


1708 


giỏi. Trải qua những năm tháng cuộc đời, tôi đã gặp gỡ rất nhiều người. Giờ 
đây họ chỉ còn là những hình bóng trong ký ức tôi. 


Ngày nay tôi lại gặp thêm những người mới. Thật giống như xem một vở kịch: 

sau khi đóng xong vai tuồng của mình, người ta thay đôi xiêm y và lại xuất 
hiện. Nếu chúng ta tiêu phí cuộc đời ngắn ngủi của mình dưới ảnh hưởng của 
sự tham luyến và oán ghét, nếu vì lợi ích của những cuộc đời ngắn ngủi đó mà 
chúng ta tăng trưởng những mê lầm của mình thì mối tai họa chúng ta tạo tác 
sẽ rất lâu dài, vì nó phá hủy những triỀn vọng thành tựu hạnh phúc tối hậu của 
chúng ta. Nếu đôi lúc chúng ta không thành đạt trong những vân đề thế tục 
tầm thường, điều đó không quan trọng lắm, nhưng nếu chúng ta lãng phí cơ 
may quý báu có được nhờ đời người nảy, thì bản thân chúng ta sẽ bị trầm luân 
trong thời gian dải. 


Tương lai ở trong tay ta — dù chúng ta muốn trải qua sự đau khổ cùng cực do 

rơi vào những cõi luân hồi phi-nhân, hay ta muốn thành tựu những hình thức 
cao hơn của sự tái sinh, hoặc ta muốn đạt tới trạng thái giác ngộ. Ngài 
Shantideva nói rằng trong đời này chúng ta có cơ hội, trách nhiệm, có khả 
năng lựa chọn và quyết định những đời tương lai của ta sẽ như thế nảo. 


Chúng ta nên tu hành tâm thức của mình đề cuộc đời ta sẽ không bị lãng phí 
— không lãng phí ngay cả một tháng hay một ngày — và chuẩn bị khi cái chết 
đến. Nếu chúng ta có thể nuôi dưỡng sự hiểu biết đó thì động lực cho thực 
hành tâm linh sẽ phát sinh — đó là động lực mạnh mẽ nhất. Geshe Sharawa 
(1070-1141) nói rằng vị Thây tốt nhất của ngài là sự thiền định về lẽ vô 
thường. 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong giáo huấn đầu tiên của ngài rằng nền 
tảng của sự đau khô là vô thường. Khi phải đối diện với cái chết, các hành giả 
lỗi lạc nhất sẽ hoan hỉ, các hành giả trung bình sẽ được chuẩn bị tốt đẹp, và 
ngay cả các hành giả hạ căn nhất sẽ không có gì để hối tiếc. Khi chúng ta đi 
tới ngày cuối cùng của đời mình, điều tối quan trọng là đừng có ngay cả một 
day dứt của sự hồi tiếc, hoặc điều tiêu cực mà chúng ta kinh nghiệm khi hấp 
hối có thê ảnh hưởng tới sự tái sinh kế tiếp của ta. 


Phương cách tốt nhất để làm cho cuộc đời có ý nghĩa là sống theo con đường 
của lòng bi mẫn. Nếu bạn nghĩ tưởng về cái chết và sự vô thường, bạn sẽ bắt 
đầu làm cho cuộc đời bạn có ý nghĩa. Bạn có thể cho rằng vì sớm muộn gì bạn 
cũng phải chết thì không cần có gắng nghĩ về cái chết vào lúc này, bởi nó sẽ 
chỉ khiến bạn ngã lòng và lo lắng. Nhưng sự tỉnh giác về cái chết và lẽ vô 


1709 


thường có thê có những lợi lạc to lớn. Nếu tâm thức chúng ta bị vướng mắc 
bởi cảm tưởng rằng mình không bị lệ thuộc vào cái chết, thì chúng ta sẽ chẳng 
bao giờ trang nghiêm trong sự thực hành của mình và chăng bao giờ tiến bộ 
trên con đường tâm linh. 


Sự tin tưởng rằng bạn sẽ không chết là chướng ngại to lớn nhất cho tiễn bộ 
tâm linh của bạn: bạn sẽ không nhớ tới Pháp, bạn sẽ không tuân theo Pháp 
mặc dù bạn có thê nhớ tới nó, và bạn sẽ không tuân theo Pháp hết lòng dù bạn 
có thê tuân thủ nó ở một mức độ nào đó. Nếu bạn không thiền định về cái chết 
thì bạn sẽ chăng bao giờ thực hành một cách nghiêm cân. Chịu bó tay trước 
sự lười biếng, bạn sẽ thiếu cố găng và xung lực trong việc thực hành, và bạn 
sẽ bị sự kiệt sức vây khốn. Bạn sẽ bị trói chặt vào danh vọng, của cải và Sự 
thành đạt. Khi suy nghĩ quá nhiều về cuộc đời này, ta có khuynh hướng làm 
việc cho những gì mình yêu quý — những thân quyến và bằng hữu của chúng 
ta — và ta nỗ lực đề làm vui lòng họ. Rồi khi có ai làm điều tổn hại cho họ, lập 
tức chúng ta liệt những người này là kẻ thù của mình. 


Trong cách này, các mê lầm như sự ham muốn và oán ghét tăng tiến như một 
dòng sông ngập lụt vào mùa hè. Một cách tự nhiên, những lầm lạc này khiến 
cho chúng ta mê đắm trong mọi thứ hành động tiêu cực mà hậu quả của chúng 
sẽ là sự tái sinh trong những hình thức thấp của sự sinh tử trong tương lai. 
Nhờ sự tích tập công đức nhỏ bé, chúng ta đã có được một đời người quý báu. 
Bất kỳ công đức nào đang tồn tại cũng sẽ biểu lộ như một vài mức độ thành 
đạt tương đối trong đời này. 


Như vậy vốn liếng ít ỏi mà chúng ta có sẽ bị tiêu đi mất, và nêu ta không tích 
tập công đức nảo mới thì giống như ta tiêu hết tiền để dành mà không có tiền 
mới gửi vào. Nếu chúng ta chỉ làm cạn kiệt sự tích lũy công đức của mình thì 
sớm muộn gì chúng ta sẽ bị đắm chìm vào một đời sau còn đau khô ghê gớm 
hơn nữa. 


Người ta nói rằng nếu không có một sự tỉnh giác đúng đắn về cái chết thì 
chúng ta sẽ chết trong sự áp chế của sợ hãi và hối tiếc. Mối xúc cảm đó có thê 
đưa chúng ta đi vào các cõi thấp. Nhiều người tránh đề cập tới cái chết. Họ 
tránh né nghĩ tới điều tồi tệ nhất, vì vậy khi nó thực sự xảy tới họ bị bất ngờ 
và hoàn toàn không sẵn sàng. Sự thực hành Phật giáo khuyên chúng ta đừng 
nên không biết tới các bất hạnh và phải hiểu biết và đối mặt với chúng, chuẩn 
bị cho chúng ngay từ lúc bắt đầu. Nhờ đó, khi chúng ta thực sự kinh nghiệm 
nỗi đau khô thì nó không phải là cái gì hoản toàn không chịu đựng được. 


1710 


Chỉ né tránh một vấn đề sẽ không giúp giải quyết nó mà thực ra có thê làm 
vấn đề tệ hại hơn. Một số người nhận xét răng thực hành Phật giáo dường như 
nhân mạnh tới sự đau khổ và tính chất bị quan. Tôi cho rằng điều này thật sai 
lầm. Thực hành Phật giáo thực sự cố găng để chúng ta có được một sự an lạc 
vĩnh cửu — là điều không, thể suy lường nôi đối với một tâm trí bình thường - 
và tiệt trừ những đau khổ một lần cho mãi mãi. Các Phật tử không hài lòng 
với sự thành đạt chỉ duy trong đời này hay triển vọng của sự thành đạt trong 
những đời sau, mà thay vào đó, họ tìm kiếm một hạnh phúc tối hậu. Vì đau 
khổ là một thực tại do đó quan điểm căn bản của Phật giáo cho rằng sẽ không 
giải quyết được vấn đề nếu ta chỉ tránh né nó qua quýt. Điều nên làm là đối 
mặt với đau khổ, nhìn vào nó và phân tích, khảo sát nó, xác định các nguyên 
nhân của nó và tìm ra phương cách tốt nhất để có thê đối phó với nó. 


Những người né tránh nghĩ tới điều bất hạnh thực ra lại bị nó tấn công, họ 
không được chuân bị và sẽ đau khô hơn những người bản thân họ đã làm quen 
với những đau khô, nguôn gôc của chúng và cách chúng phát khởi. 


Một hành giả của Pháp nghĩ tưởng mỗi ngày về cái chết, quán chiếu về những 

nỗi khổ của con người, nỗi khổ của lúc sinh ra, nỗi khổ của sự già đi, nỗi khổ 
của bệnh tật, và nỗi khổ của sự chết. Mỗi ngày, các hành giả Mật thừa trải 
nghiệm quá trình sự chết trong sự quán tưởng. Điều ấy giống như trải qua cái 
chết về mặt tâm thức mỗi ngày một lần. Vì quen thuộc với nó, họ hoàn toàn 
sẵn sàng khi thực sự gặp gỡ cái chết. Nếu bạn phải đi qua một vùng rất nguy 
hiểm và ghê sợ, bạn nên tìm hiểu về những sự nguy hiểm và cách xử sự với 
chúng trước đó. Không tiên liệu về chúng là ngu dại. Dù có thích hay không 
bạn cũng phải đi tới đó, vì thế tốt nhất là chuẩn bị sẵn sảng đề biết cách xử sự 
khi những khó khăn xuất hiện. Nếu bạn có một sự tỉnh thức hoàn hảo về sự 
chết thì bạn sẽ cảm thấy chắc chăn rằng bạn sắp chết một ngày gần đây. 


Như vậy nếu khám phá ra rằng mình sắp chết trong ngày hôm nay hay ngày 
mai, nhờ sự thực hành tâm linh, bạn sẽ nỗ lực tự tháo gỡ mình ra khỏi các đôi 
tượng trói buộc bằng cách vất bỏ những thứ sở hữu và coi mọi sự thành công 
thế tục như không có bắt kỳ bản chất hay ý nghĩa nào. 


Lợi lạc của sự tỉnh thức về cái chết là nó làm cho cuộc đời có ý nghĩa và nhờ 
cảm thấy hoan hỉ khi giờ chết tới gần, bạn sẽ chết không chút hối tiếc. Khi 
bạn quán chiếu về sự chắc chắn của cái chết nói chung và sự bất định của giờ 
chết, bạn sẽ làm mọi nỗ lực đề tự chuẩn bị cho tương lai. Bạn sẽ nhận ra rằng 
sự thành đạt và những hoạt động của đời này không có bản chất và không 
quan trọng. Như vậy, sự làm việc cho lợi lạc lâu dài của bản thân bạn và những 


1711 


người khác sẽ có vẻ quan trọng nhiều hơn nữa, và cuộc đời bạn sẽ được dẫn 
đặt bởi nhận thức đó. Như Đức Milarepa đã nói, bởi chăng sớm thì muộn bạn 
phải bỏ lại mọi sự sau lưng, thì tại sao không từ bỏ nó ngay bây giờ? 


Mặc dù mọi nỗ lực của chúng ta, kê cả việc dùng thuốc men hay việc cử hành 
những lễ trường thọ, không ai có thể hứa hẹn sẽ sống quá một trăm năm. Có 
một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng sau sáu mươi hay bảy mươi năm nữa, hầu 
hết những người đọc quyền sách này sẽ không còn sông. Sau một trăm năm, 
người ta sẽ nghĩ về thời đại chúng ta chỉ như một phần của lịch sử. Khi cái 
chết đến, điều duy nhất có thể giúp ích là lòng bi mẫn và sự thấu suốt về bản 
tánh của thực tại mà người ta đã đạt tới. Về lãnh vực này, khảo sát xem có 
một đời sống sau khi chết hay không là điều hết sức quan trọng. 


Những đời quá khứ và tương lai hiện hữu vì những lý lễ sau đây: 


Những kiểu suy nghĩ nào đó từ năm ngoái, từ năm trước nữa, và ngay cả từ 
thời thơ âu có thể được nhớ lại vào lúc này. Điều này chỉ rõ cho ta thấy là một 
cái biết đã hiện hữu trước cái biết hiện tại. Khoảnh khắc ý thức đầu tiên trong 
đời này không được sinh khởi mà không có một nguyên nhân, cũng không 
được sinh ra từ cái gì thường hằng hay vô tri. Một khoảnh khắc của tâm là cái 
gì trong sáng và thấu biết. Bởi thế cái có trước nó phải là cái gì đó trong sáng 
và thấu biết, là khoảnh khắc trước của tâm (tiền niệm). Chỉ có thể tin được 
rằng khoảnh khắc đầu tiên của tâm trong đời này đến từ không cái gì khác hơn 
là một đời trước. 


Mặc dù thân xác vật lý có thể hành xử như một nguyên nhân thứ yếu của 
những biến đổi vi tế trong tâm, nhưng nó không thê là nguyên nhân chính yếu. 
Vật chất không bao giờ chuyên hóa thành tâm thức, và tâm thức không thê 
chuyên hóa thành vật chất. Vì thế, tâm thức phải đến từ tâm thức. Tâm thức 
của cuộc đời hiện tại này đến từ tâm thức của đời trước và là nguyên nhân của 
tâm thức trong đời sau. Khi bạn quán chiếu về sự chết và thường xuyên tỉnh 
thức về nó, đời bạn sẽ trở nên có ý nghĩa. Nhận ra những bắt lợi to lớn của 
việc bám chấp có tính cách bản năng của chúng ta vào sự thường hằng, ta phải 
chống trả lại nó và tỉnh thức miên mật trước cái chết để ta sẽ được thúc đây 
thực hành Pháp nghiêm cần hơn nữa. Ngài Tsong-kha-pa nói rằng tầm quan 
trọng của sự tỉnh thức về cái chết không chỉ hạn chế ở giai đoạn bắt đầu. 


Nó quan trọng suôt mọi giai đoạn của con đường; nó quan trọng ở lúc bắt đâu, 
ở giai đoạn giữa và cả ở giai đoạn cuôi. Sự tỉnh thức vê cái chêt mà chúng ta 
phải nuôi dưỡng không phải là nôi sợ hãi thông thường, bât lực vê việc phải 


1712 


chia ly với những người thân và tài sản của chúng ta. Đúng đắn hơn, chúng ta 
phải học sợ hãi rằng ta sẽ chết mà chưa chấm dứt được các nguyên nhân của 
sự tái sinh trong các cõi thấp của luân hồi và sẽ chết mà không tích tập những 
nguyên nhân và điều kiện cần thiết cho sự tái sinh thuận lợi trong tương lai. 
Nếu chúng ta chưa hoàn thành được hai mục đích này, thì vào lúc chết, chúng 
ta sẽ bị áp chế bởi nỗi sợ hãi và ân hận ghê gớm. 


Nếu chúng ta tiêu phí toàn bộ đời mình để miệt mài trong những hành động 
xấu xa phát sinh từ sự oán ghét và ham muốn, thì chúng ta gây nên tai họa 
không chỉ nhất thời mà còn dài lâu. Đó là bởi ta tích lũy và tảng trữ một khối 
lượng không lồ những nguyên nhân và điều kiện (duyên) cho sự đọa lạc của 
chính chúng ta trong những đời sau. Nỗi sợ hãi về điều đó sẽ kích động chúng 
ta để biến mỗi ngày trong cuộc đời mình thành cái gì có ý nghĩa. Khi đã có sự 
thức tỉnh về cái chết, chúng ta sẽ thấy được sự thành công và mọi sự của cuộc 
đời này thì không quan trọng, và sẽ làm việc cho một tương lai tốt đẹp hơn. 
Đó là mục đích của sự thiền định vẻ cái chết. Giờ đây, nếu chúng ta sợ hãi cái 
chết, chúng ta sẽ nỗ lực tìm kiếm một phương pháp chiến thắng nỗi sợ hãi và 
hồi tiếc của mình khi chết. 


Còn ngay bây giờ, nếu ta cứ tránh né nỗi sợ chết thì khi chết, chúng ta sẽ bị 
trói chặt bởi nỗi ân hận. Ngài Tsong-kha-pa nói rằng khi sự tham thiền của 
chúng ta về lẽ vô thường trở nên hết. sức vững chắc và kiên có thì mọi sự 
chúng ta gặp ĐỠ đều sẽ dạy chúng ta về sự vô thường. Ngài nói rằng tiễn trình 
đi đến cái chết bắt đầu ngay từ khi thụ thai, và khi còn sông, cuộc đời chúng 
ta thường xuyên bị hành hạ bởi bệnh tật và sự già yêu. Khi còn khoẻ mạnh và 
tràn đầy sức sống, chúng ta không nên bị lừa phỉnh khi nghĩ răng mình sẽ 
không chết. 


Chúng ta không nên vui thú trong sự quên lăng khi chúng ta còn khoẻ; cách 
tốt nhất là chuẩn bị cho số phận tương lai của ta. Ví dụ như người đang rơi từ 
một dốc đá thật cao sẽ không sung sướng gì trước khi họ chạm đất. Ngay cả 
khi chúng ta còn sông, có rất ít thời gian cho sự thực hành Pháp. Dù cho chúng 
ta quả quyết là mình có thể trường thọ, có lẽ một trăm năm, nhưng ta đừng 
bao giờ nhượng bộ cái cảm tưởng là ta sẽ có thời gian để thực hành Pháp sau 
này. Chúng ta không nên bị chi phối bởi sự lần lữa, nó là một hình thức của 
tính lười biếng. 

Một nửa đời người bị tiêu mắt trong việc ngủ, và phần lớn thời gian còn lại 
chúng ta bị phóng tâm bởi những hoạt động thế gian. Khi ta già đi, sức mạnh 


thê chất và tinh thần giảm sút, và mặc dù chúng ta có thể mong muốn thực 


1713 


hành, nhưng đã quá muộn bởi chúng ta sẽ không có năng lực để thực hành 
Pháp. Đúng như một bản Kinh nói, nửa đời người tiêu phí trong giấc ngủ, mất 
mười năm khi ta còn nhỏ và hai mươi năm khi ta già, và thời gian ở khoảng 
giữa thì bị dày vò bởi những lo lắng, buồn phiền, đau khô và thất vọng, vì thế 
khó có thời gian nào để cho sự thực hành Pháp. 


Nếu ta sống một cuộc đời sáu mươi năm và suy nghĩ về tất cả thời gian ta trải 
qua khi còn bé, tất cả thời gian dùng đề ngủ, và thời gian khi ta quá già, thì ta 
sẽ nhận ra rằng chỉ còn khoảng năm năm để ta có thể hiễn mình cho sự thực 
hành nghiêm cân Phật Pháp. 


Nếu chúng ta không dùng một nỗ lực cân trọng để thực hành Giáo Pháp, mà 
cứ sông như ta sống đời thường, thì chắc chắn là ta tiêu phí đời mình trong sự 
lười nhác không mục đích. Gung- -thang Rinpocbhe nói, có phần diễu cợt: “Tôi 
mắt hai mươi năm không nghĩ gì về việc thực hành Pháp, và sau đó mất hai 
mươi năm nữa để nghĩ về việc sẽ thực hành sau này, và rồi mắt mười năm 
nghĩ về việc đã bỏ lỡ cơ may thực hành Pháp như thế nào.” Khi tôi còn là một 
đứa trẻ, không có gì đáng nói. Vào khoảng mười bốn hay mười lăm tuổi, tôi 
bắt đầu quan tâm một cách đứng đắn về Pháp. Sau đó tôi lại mắt đi nhiều thời 
gian trong những biến động thời cuộc. 


Điều tốt nhất tôi có thể nhớ lại là cuộc thi tôi lấy bằng Geshe (học vị hàn lâm 
cao nhất trong các trường Đại học tu viện Tây Tạng), sau đó tôi phải rời bỏ 
quê hương mình. Giờ đây, mặc dù có được một ít học tập và thực hành, phần 
lớn đời tôi đã bị lãng phí một cách lười biếng không lợi lạc gì nhiều. Tuy nhiên 
tôi không đến nỗi phải hồi tiếc rằng mình đã không thực hành. 


Nếu tôi nghĩ về phương diện thực hành Tantra Du Già Tối thượng thì có 
những khía cạnh nào đó của con đường tôi không thể thực hành vì những cơ 
cấu thân thể của tôi bắt đầu suy thoái cùng tuổi tác. Thời gian để thực hành 
Pháp không đến một cách tự nhiên mà phải được sắp xếp có chủ đích. Nếu 
bạn phải khởi hành trên một hành trình lâu dải thì ở một lúc nào đó, cần phải 
làm những sự chuẩn bị. Như tôi thường thích nói, chúng ta nên dùng năm 
mươi phần trăm thời gian và năng lực cho những mối quan tâm về đời sau của 
mình, và khoảng năm mươi phần trăm cho những công việc của đời này. 


Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết và rất ít nguyên nhân để sống còn. 
Hơn nữa, những gì chúng ta thường coi là để củng có đời sông, như thực phẩm 
và thuốc men, có thể trở thành những nguyên nhân của cái chết. Ngày nay, 
nhiều bệnh tật được cho là do bởi chế độ ăn uống của chúng ta. Những hóa 


1714 


chất thường giúp tăng trưởng mùa màng và chăn nuôi súc vật đã góp phần làm 
sức khỏe suy yêu đi và gây nên sự mất quân bình trong thân thể. Thân người 
quá nhạy cảm, quá tỉnh tế khiến nếu nó quá mập thì bạn có mọi thứ vân đề: 
bạn không thể đi đứng ngay ngắn, bị cao huyết áp, và bạn trở thành một gánh 
nặng. 


Trái lại, nếu bạn quá gầy ốm, bạn ít mạnh khỏe hay khả năng chịu đựng, nó 
dẫn tới mọi thứ phiền não khác. Khi bạn còn trẻ, bạn lo lắng không được kê 
đến trong số những người lớn, và khi quá già thì bạn có cảm tưởng như bị xua 
đuôi ra khỏi xã hội. Đây là bản chất sự hiện hữu của chúng ta. Nếu mối họa 
hại là một thứ gì tác động từ bên ngoài, thì bạn có thể bằng cách này hay cách 
khác né tránh nó; bạn có thể chui xuống lòng đất hay lặn sâu trong đại dương. 
Nhưng khi hiểm họa đến từ bên trong thì bạn không thể làm gì hết. Trong khi 
chúng ta còn tự do đối với sự bệnh hoạn và khó khăn, và ta có một thân thể 
khỏe mạnh, chúng ta phải lợi dụng điều đó và rút ra được cốt tủy của nó. Rút 
ra được cốt tủy (bản chất) của cuộc sống là nỗ lực để thành tựu một trạng thái 
hoàn toàn giải thoát khỏi bệnh tật, cái chết, sự suy sụp và nỗi sợ — đó là, một 
trạng thái của giải thoát và toàn trí. 


Người giàu có nhất trong thế giới không thê mang theo một vật sở hữu duy 
nhất khi chết. Ngài Tsong- -kha-pa nói răng nếu chúng ta phải để lại đẳng sau 
thân xác này, là thứ mà ta rất thân thiết, coi như của riêng mình và là cái từng 
đồng hành với ta từ lúc sinh ra như người bạn già nua nhất, thì làm gì có 
chuyện không phải bỏ lại những của cải vật chất. Hầu hết mọi người đều mắt 
quá nhiều năng lực và thời gian chỉ để cố găng có được một ít thành đạt và 
hạnh phúc trong đời này. Nhưng vào lúc chết, mọi hoạt động thế tục của 

ta, như sự chăm sóc những người thân và bằng hữu, và sự đua tranh với những 
đối thủ, đành phải bỏ lại dang đở. 


Mặc dù bạn có thê có đủ thực phẩm đề dùng trong một trăm năm, lúc chết bạn 
sẽ phải chịu đói, và mặc dù bạn có thê có quân áo đủ mặc trong một trăm năm, 
nhưng khi chết bạn sẽ phải trần truông. Khi cái chết tấn công, không có sự 
khác biệt giữa cách chết của một vị vua, bỏ lại đẳng sau vương quốc ‹ của mình, 
và cách chết của một người ăn mày, bỏ lại cây gậy. Bạn nên có gắng tưởng 
tượng một tình huống trong đó bạn bị bệnh. Hãy tưởng tượng là bạn bị trọng 
bệnh và toàn thê sức khỏe thể xác đã ra đi; bạn cảm thấy kiệt sức, và ngay cả 
thuốc men cũng không giúp được gì. Đến lúc "hấp hối bác sĩ sẽ nói bằng hai 
cách. Với người bệnh thì ông nói: “Đừng lo lắng, bạn sẽ khá hơn. Không có 
gì phải lo âu; chỉ cần tĩnh dưỡng.” Với gia đình thì ông nói: “Tình huỗng TẤt 
trầm trọng. Quý vị nên sắp xếp đề cử hành những nghỉ lễ cuối cùng.” 


1715 


Vào thời điểm đó bạn sẽ không có cơ hội nào để hoản tất công việc dở dang 
hay để hoàn thiện việc nghiên cứu của bạn. Khi nằm đó, thân thể bạn sẽ quá 
yếu khiến bạn cử động khó khăn. Rồi hơi nóng của thân từ từ phân tán và bạn 
cảm thấy thân mình trở nên cứng đơ, như một khúc cây rơi trên giường bạn. 
Bạn sẽ thực sự bắt đầu nhìn thấy tử thi của chính mình. 


Những lời sau cùng của bạn nghe thêu thảo và những người ở xung quanh 
phải ráng sức mới hiểu bạn nói gì. Thực phẩm cuôi cùng bạn ăn không phải 
là một bữa ăn ngon lành mà là một năm thuốc mà bạn sẽ không còn sức đề 
nuốt trôi. Bạn sẽ phải rời bỏ những băng hữu thân thiết nhất, dường như phải 
mắt nhiều kiếp bạn mới gặp lại họ. Cách thở của bạn biến đổi và trở nên ồn 
hơn. Từ từ nó sẽ trở nên bất thường, hơi thở vào hơi thở ra nhanh hơn, nhanh 
hơn nữa. Cuối cùng, sẽ có một hơi thở ra rất mạnh sau cùng, và đây sẽ là sự 
chấm dứt việc hô hấp của bạn. Điều đó đánh dấu sự chết như thường được 
hiểu như vậy. Sau đó thì tên của bạn, cái tên mà đã một thời đem lại niềm vui 
cho bằng hữu và gia đình bạn khi họ nghe tới nó, sẽ được thêm vào một từ 
“cố” ở trước nó. 


Điều trọng yếu là vào lúc hấp hối, tâm phải ở trong một trạng thái tốt lành. Nó 
là cơ may cuối cùng mà chúng ta có, vả là một dịp may không nên bị bỏ qua. 
Mặc dù chúng ta có thê sống một cuộc đời rất xấu xa, nhưng vảo lúc hấp hồi 
ta nên làm một nỗ lực vĩ đại để nuôi dưỡng một trạng thái đức hạnh (an bình) 
trong tâm. Nếu chúng ta có thê phát triển một lòng bi mẫn hết sức mạnh mẽ 
và tràn đầy năng lực vào lúc chết, thì có hy vọng răng ở đời sau chúng ta sẽ 
tái sinh trong một đời sống thuận lợi. Nói chung, sự quen thuộc đóng một vai 
trò quan trọng trong việc này. Khi bệnh nhân sắp chết thì việc để cho người 
hấp hối cảm thấy ham muốn hay oán giận là điều bất hạnh. 


Ít nhất, nên cho người bệnh ngắm nhìn hình ảnh các vị Phật và Bồ-tát khiến 
họ có thể nhận ra các Ngài, có gắng phát triển đức tin mạnh mẽ nơi các Ngài, 
và chết trong một tâm trạng tốt lành. Nếu điều này không thê làm được thì 
điều tối quan trọng là những người chăm sóc và thân quyền đừng làm người 
sắp chết bối rối. Vào lúc ấy, một cảm xúc rất mãnh liệt như sự ham muốn hay 
oán giận có thê đưa người hấp hồi tới một trạng thái đau khổ ghê gớm và hoàn 
toàn có khả năng đi vào một sự tái sinh ở cõi thấp. Khi cái chết đến gần, những 
dấu hiệu nảo đó điềm chỉ tương lai có thê xuất hiện. 


Những người có tâm thức tốt lành sẽ thấy là mình đang đi từ chốn tối tăm ra 
ánh sáng hay đi vào nơi quang đăng. Họ sẽ cảm thấy sung sướng, nhìn thấy 
những điều đẹp đẽ, và sẽ không cảm thấy bất kỳ nỗi đau khổ sâu sắc nào khi 


1716 


họ chết. Nêu lúc hâp hôi người ta có những cảm xúc hêt sức mãnh liệt vê sự 
ham muôn hay oán ghét thì họ sẽ thây mọi thứ ảo giác và sẽ cảm thây đau 
buôn ghê gớm. 


Một số người thấy như thể họ đang đi vào bóng tối, những người khác cảm 
thấy mình đang bị thiêu đốt. Tôi từng gặp vài người đang bệnh rất nặng, họ 
kể lại rằng khi đau nặng, họ thấy mình đang bị thiêu đốt. Đây là một biểu thị 
cho số phận trong tương lai của họ. Do những dấu hiệu như thế, người hấp hối 
sẽ cảm thấy hết sức bối rối, và sẽ kêu la, rên ri, thấy như thể toàn thân đang bị 
lôi kéo xuống. 


Họ sẽ đau khô sâu sắc lúc hấp hối. Một cách rốt ráo, những sự kiện này phát 
xuất từ sự bám chấp vào bản ngã. Người hấp hói biết rằng kẻ mà mọi người 
rất yêu mến đó sắp chết. Khi những người đã miệt mài phần lớn đời mình 
trong ác hạnh ấy chết, ta được biết là tiễn trình tan hoại hơi ấm của thân thê 
bắt đầu từ phần thân trên đi xuống trái tim. Đối với những hành giả thiện hạnh 
thì tiễn trình tan biến hơi nóng bắt đầu từ phía dưới, từ bàn chân, và cuối cùng 
lên tới trái tim. Trong bất kỳ trường hợp nào, tâm thức cũng thực sự khởi hành 
từ trái tim. 


Ngài Shantideva nói rằng ngay cả các súc vật cũng hoạt động đề cảm nghiệm 
niềm vui thích và tránh né đau khổ trong đời này. Chúng ta phải hướng sự chú 
tâm của ta về tương lai; nếu không, ta sẽ không khác gì những thú vật. Sự tỉnh 
thức về cái chết chính là nền tảng của toàn thể con đường. Trừ phi bạn phát 
triển sự tỉnh thức này, còn không thì tất cả những thực hành khác sẽ bị chướng 
ngại. Pháp là người hướng đạo dẫn dắt ta đi qua những địa hạt không được 
biết tới; Pháp là thực phẩm nuôi dưỡng ta trong cuộc hành trình; Pháp là vị 
thuyền trưởng sẽ đưa chúng ta tới bến bờ Niết-bàn. Vì thế, hãy đem tất cả 
năng lực của thân, ngữ và tâm bạn vào việc thực hành Pháp. Nói về sự thiền 
định về cái chết và lẽ vô thường thì rất đễ, nhưng thực hành thật sự thì quả là 
hết sức khó khăn. Và khi chúng ta thực hành, đôi lúc ta không nhận thấy có 
sự thay đôi nhiều, đặc biệt nếu ta chỉ so sánh hôm qua và hôm nay. 


Đó là một mối nguy hiểm dễ làm ta mắt hy vọng và trở nên thiếu can đảm. 
Trong những tình huống như thế, rất lợi lạc khi ta không so sánh từng ngày 
hay hàng tuần, mà đúng hơn, cô gắng so sánh tâm trạng hiện thời của ta với 
tâm trạng của năm năm hay mười năm trước; như vậy ta sẽ thấy răng đã có 
một vài thay đổi. 


1717 


Chúng ta có thể nhận ra một số chuyền biến trong quan điểm, trong nhận thức, 
trong thân tâm, trong sự hưởng ứng của chúng ta đối với các thực hành này. 
Chính nó là một suôi nguôn nâng đỡ, động viên to lớn; nó thực sự ban cho ta 
niềm hy vọng, vì nó chỉ cho ta thấy nếu ta nỗ lực thì sẽ có khả năng đề tiễn bộ 
hơn nữa. Trở nên ngã lòng và quyết định trì hoãn thực hành của chúng ta tới 
một thời điểm thuận lợi hơn thì thực sự rất nguy hiểm... 
(Đặng Văn Nam - Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo Liễu Quán) 
-=-OOO--- 


The Eourteen Teachings of the Buddha - Translated Iinto English by Tam 
Lac Jessica A. Tran 


1. The greatest enemy In lIfe 1s the self 

S5 The greatest Ignorance In life 1s decelt 

SÃ The greatest failure In life 1s narcIssism 

4. The greatest tragedy 1n life 1s Jealousy 

ĐÃ The greatest fault in life 1s to lose oneself 

6. The greatest crime In life 1s disloyalty to parenfs 

VỆ The greatest pIty 1n life 1n self-depreciation 

8. The greatest pride 1n life reviving from fallure 

Ð. The greatest bankruptcy 1n life 1s hopelessness 

10. The greatest wealth In life 1s health and wIisdom 

IT. The greatest debts In life 1s owing love 

12. The greatest gIÍt In life 1s acceptance and forgIveness 
l5. The greatest shortcoming 1n life 1s lacK of awareness 

14. The greatest console 1n life 1s endowment and charIty 


1718 


Mười Bốn Điều Dạy của Phật - Collected by the Most Venerable Kim Cang Tu 


1. 


VÀ 


Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình 

Ngu dốt lớn nhất của đời người là đối trá 

Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại 

Bi ai lớn nhất của đời người là ghen ty 

Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mắt mình 

Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu 

Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty 

Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi thất bại 
Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng 

Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ 
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm 

Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung 

Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết 


An ủi lớn nhất của đời người là bố thí 
——-0O0--- 


The Perfections — Paramitas (Ba-la-mật) 


1719 


At the very heart of the practice of the Mahayana vision of 
Buddhism 1s the development of the “Perfections” 
(Paramitas), or virtues, which are deemed absolutely essent- 
1al to anyone embarking on the path of the bodhisattva. 
These perfections are: generosity (dana), morality (shila), 
patIlence (kshantI), vigor (virya), advanced meditation 
(dhyana) and understanding (prajnya). Sometimes the list 1s 


extended to Include a further four perfections — skill means 
(upaya), conviction (pranidhana), strength (bala) and know- 
ledge (mana). The paramitas, In the words of one famous 
Buddhist text (the Lankaratara sutra) are 1deals of spIritual 
Perfection, designed to act as guidance on the bodhisattva”s 
path to self realization... They are to be seen as 1deals for the 
emofiIonal life (shanti and virya), and finally as Ideas for the 
spiritual life (dhyana and praJnya). 


The Sermon at Benares - Bài Thuyết Pháp tại Vườn Nai - Tôi Nghe Như 
Vầy... 


Thus have I heard: at one time the Lord dwelt at Benares at Isipatana In the 
Deer Park. There the Lord addressed the five monks: 

'“[hese two extremes, monks, are not to be practiced by one who has gone 
forth from the world. What are the two? That conJoined with the passlons and 
luxury, low, vulgar, common, 1gnoble, and useless; and that conJoined with 
self-torture, paInful, Ignoble, and useless. Avoiding these two extremes the 
Tathagata has gaIined the enlightenment of the Middle Path, which produces 
insipht and knowledge, and tends to calm, to higher knowledge, 
enlightenment, Nirvana. 


“And what, monks, 1s the Middle Path, of which the Tathagata has gained 
enlightenment which produces 1nsight and knowledge, and tends to calm, to 
higher knowledge, enlightenment, Nirvana? This 1s the noble Eightfold Way: 
namely, r/ehf view, righf intenfion, right speech, righf acHon, righf Ivelthood, 
right efJort, right mindƒulness, righf concentrafion. Thìs, monks, 1s the Middle 
Path, of which the Tathagata has gained enliphtenment, which produces 
insipht and knowledge, and tends to calm, to higher knowledge, 
enlightenment, Nirvana. 


(1)Now this, monks, 1s the noble truth of paIn: birth 1s paInful, old age 1s 
paInful, sickness 1s paiInful, death 1s painful, sorrow, lamentation, 
deJection, and despaIr are painful. Contact with unpleasant things 1s 
paInful, not getting what one wIshes 1s paInful. In short the five øroups 
Of graspIng are paInful. 

(2)Now this, monks, 1s the noble truth of the cause of paIn: the craving, 
which tends to rebirth, combined with pleasure and lust, finding 
pleasure here and there; namely , the craving for passion, the cravIng 
for exIstence, the craving for non-exIstence. 


1720 


(3)Now this, monks, 1s the noble truth of the cessation of pain, the 
cessaftlon wIthout a remainder of craving, the abandonment, forsaking, 
release, non-attachmenI. 

(4)Now this, monks, 1s the noble truth of the way that leads to the cessation 
of paIn: this 1s the noble Eightfold Way; namely, ripht views, ripht 
Intension, ripht speech, right action, right livelihood, right effort, right 
mindfulness, rIght concentration. 


'“This 1s the noble truth of pain: Thus, monks, among doctrines unheard 
before, in me sight and knowledge arose, wisdom arose, knowledge arose, 
light arose. 


“[his noble truth of pain must be comprehended. Thus, monks, among 
doctrines unheard before, in me sight and knowledge arose, wIsdom arose, 
knowledge arose, lipght arose. 


“JIt has been comprehended. Thus, monks, among doctrines unheard before, 
in me sight and knowledge arose, wIisdom arose, knowledøge arose, light arose. 
[Repeat for the second truth, with the statement that the cause of pain must be 
abandoned, for the third truth that the cessatlon of pain must be realized and 
has been realized, and for the fourth truth that the Way must be practiced and 
has been practiced.] 


*As long as 1n these four noble truths my due knowledge and 1nsight with the 
three sectlons and twelve divisions was not well purifled, even so long, 
monks, In the world with 1ts gods, Mara, Brahma, 1(s beings with ascetIcs, 
Brahmms, øods, and men. I had not attaned the highest complete 
enlightenment. Thịs I recognized. 


And when, monks, 1n these four noble truths my due knowledge and Insight 
with 1s three sections and twelve divisions was well purified, then monks... 
had attaned the highest complete enliphtenment. This I recognized. 
Knowledge arose In me, Insieght arose that the release of my mind 1s 
unshakabke: this 1s my last exIstence; now there 1s no rebirth.” 

Thus spoke the Lord, and the five monks expressed delight and approval at 
the Lordˆs utterance. And while this exposition was beiIng uttered there arose 
1n the elder Kondanna the pure and spotless eye of the doctrine that whatever 
was liable to oripgInation was all liable to cessation. 


1721 


Thus when the Wheel of the Doctrine was set turning by the Lord, the earth- 
dwelling gods raised a shout: This Supreme Wheel of the Doctrine has been 
set goIing by the Lord at Banares at Isipatana 1n the Deer Park, a Wheel which 
has not been set going by any ascetics, brahmin, god, Mara, Brahma, or by 
anyone 1n the world.” 'The gods of the heaven of the four Great Kings, hearing 
the shout ofthe earth dwelling øgods, raised a shout... The gods of the heaven 
of the Thrity-three, hearing the shout of the gods ofthe four Great Kings...the 
Yama gods...the Tusta gods.. the Ninmanarai gods... the 
Paranimmitavasavattin gods...the gods of the brahma world raised a shout:” 
The supreme Wheel of the Doctrine has been set going by the Lord at Banares 
at Isipatana In the Deer Park, a Wheel which has not been set going by any 
asceftics, brahmm, god, Mara, Brahma, or by anyone 1n the world.” 

Thus at that very time, at that moment, at the second, a shout went up as far 
as the Brahma-world, and this ten-thousandfold world system shook, 
shuddered, and trembled, and a boundless great light appeared In the world 
surpassing the devine maJesty of the gods... 

(The Teachings of the Compassionate Buddha by E.A. Burtt) 


Vườn Lộc Uyễn, nơi Đức Phật giảng kinh Chuyển Pháp Luân 


Vào khoảng 2.500 năm trước, Đức Phật đã chọn nơi này để thuyết pháp lần 
đầu tiên, sau khi ngộ được cõi Niết Bàn. Năm môn đệ, những người theo 
Người đã kinh ngạc khi nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ của Đức Phật, và 
Người đã thuyết phục các môn đệ của mình bằng bài thuyết pháp đầu tiên 
trước họ, ngày nay gọi là Kinh Chuyên Pháp Luân. Điều này đã tạo nên một 
truyền thông trong các Tăng Lữ, đề phố biến lời dạy của những người tu khổ 
hạnh, trên khắp thế giới. 
-=-oO0--- 


The Stupa tradifion — When the Buddha died, his remains were distrIbuted 
in eipht sumple hemispherical burial mounds, created In India at places 
1mportant In h1s life. In Sanskrit these mounds became known as Sfupas 

(ủñeraly “heaps = đống) [tháp chứa hài cốt 


More stupas were subsequently built all over South Asia (many by the 3rd 
century Buddhist convert, Emperor Ashoka), each contaIning a sacred relic. 
These structures not only mark the Buddha”s death but are a reminder of hIs 
life, teachings and enlightened mind. Stupas continue to build today, and theIr 
design has become more elaborate. They are described as having five main 


1722 


parts, symbolizing the five elements and theIr relationship to the enliphtened 
mind: 

Square base: earth, equanimIty 

Hemispherical dome: water, indestructibility 

Conical spire: fire, compasslon 

Crescent moon: wind, action 

Circular disc, or Jewel: space awareness 


Tháp Xá Lợi để thờ phần kết tính kỳ diệu sự thành đạt tâm linh, của sự phát 
triển tột cùng của hạng từ bi và trí tuệ. Theo ghi chép trong lịch sử Phật giáo, 
khi đức phật Thích ca mâu ni viên tịch, hàng đệ tử làm lễ trà tỳ, sau khi lửa 
tàn, họ khám phá trong tro có rất nhiều tỉnh thể trong suốt, hình dạng kích 
thước khác nhau, cứng và lóng lánh, tỏa ra những tia sáng muôn màu, giống 
như những viên ngọc quý, đệ tử đếm được 84.000 viên, đựng đây trong 8 hộc 
và 4 đâu. Những vật thể đó được đặt tên là Xá Lợi, là bảo vật của Phật giáo. 

Đạo Phật quan niệm rằng những bậc chân tu đắc đạo sau khi nhập lễ trà tỳ 
cũng để lại Xá Lợi. 


Becoming a Buddhist (Sakyong Mipham Rinpoche) 


“When we take refuge In the Buddha, we mean the qualities of the Buddha 
that are Iinherent within us. We are taking refuge In Our OWn InfrInslic 
enlightenment.” Many people these days are reading books about Buddhism, 
practicing Buddhist meditation, and applying Buddhist principles 1n their 
work and personal lives. If you are one of those who 1s I1nteres(ed In the 
dharma, you may come to a point where you want to decide whether you really 
are a Buddhist or whether you are not. 


The formal decision to become a Buddhist 1s marked by the refuge 
ceremony, 1n which you take refuge In what are known as the three Jewels: 
the Buddha, the dharma, and the sangha (the community of Buddhist 
practitioners). Some people who take the refuge vow wonder afterwards 1f 
they made the right choice, so 1fs Important to consider seriously whether 
becoming a Buddhist 1s what you want to do with your life. Taking refuge 1s 
not a temporary situation. Once you take the refuge vow, 1t*s supposed to last 
[Orever. 


Taking refuge 1s about how we are going to lead our lives. We take 
refuge because we have looked everywhere for a place we could be content, 


1723 


where we could reduce our anxIety. But when we looked at our world, we 
realized that there 1s no place for us to find harmony, or to understand the 
nafure of thinøs. 


We take refuge 1n the Buddha because we are taking the same Journey 
as he did. The Buddha lived In a palace and had good food and drink. If there 
had been movies then, he would have watched them all. He did everything 
there was to do, yet he realized that something was sfill not quite right. So like 
the Buddha, we ask, “Where 1s our life taking us?” and, like the Buddha, we 
look 1nside to understand the mind. 


When we take refuge In the Buddha, we take the Buddha as an 
example. The Buddha 1s not a god - this 1s not a theistic situatlon where 
Buddha 1s better and we are worse, or he 1s the boss and we are the servants. 
In fact, Buddha 1s us. We are Buddha, but we have not yet realized our full 
buddhahood. 


The Buddha realized that there 1s really no self. When he looked at the 
self, that self we hang on to so tightly, he realized that 1t does not really exIst. 
From a greater point of view, he not only saw beyond personal ego, he also 
overcame the nofion of external phenomena altogether. The Buddha realized 
the egolessness of both self and other. He actually overcame the whole world 
of duality - samsara and nirvana, exIstence and non-exIstence, eternalism and 
nihilism. 


So we look at the Buddha with respect and appreciation for showing us 
how to live our life. When we take refuge 1n the Buddha, we take shelter from 
confusion, chaos and suffering. We are overcoming our điscursiveness and 
our conflicting emotions. Ït 1s very personal. NÑobody else can Identify that 
thought for you; nobody else can deal with that emotion for you. You have to 
WOFK 1t out for yOurself. 


When we talk about taking refuge 1n the Buddha, we mean the 
qualitles of the Buddha that are Inherent within us. The Buddha possesses 
wIsdom, compassion and power: wIsdom so we know what we are doing, 
compasslon so we have a soft heart and care about others, and power so we 
can continue the Journey. We call that buddhanature. We are taking refuge In 
Our 1ntrinsic enliphtenmernt. 


1724 


This leads us to the dharma, which 1s the second aspect of taking 
refuge. What”s Important 1s not so mụch who the Buddha was but what he 
expressed——the truth, the dharma. The Buddha”s message that there 1s no self 
was “a fearless proclamation of the truth.” 


When we begiIn to meditate, we discover that we”re always thinking 
about things such as who we know, where we”ve come from, what we”re 
going to do. We realize that our idea of who we are 1s all 1n relatlonship to 
other. We have created this 1ndividual 1dentity 1n relatlonshIp to other. 


So af a certain poInt, when our mind begins to relax and our thoughts 
begin to disappear, we may become a bit frightened. Our sense of boundary 
begins to dissolve. There 1s no one to talk to. There 1s no one there. We real1ze 
we re Just holding on to an Idea of who we are; we are holding on to a 
conceptualIization. In fact, everything we engage In Is conceptualization. The 
process of meditatlon helps us realize the truth of the dharma. So can we be 
that fearless? Can we look at what 1s there——or what 1s not there? 


When we take refuge In the dharma, we are not following some 
prescribed path. We really have to look 1nside our own mind, and the dharma 
helps us to do that. Truth 1s constant, so the dharma provides some stability In 
our life. The dharma acts as our protection; 1t protects our mind and 1t protecfs 
Our heart. 


Finally, we take refuge 1n the sangha, the people who are on the path 
with us. Those who are In the sangha are warriors, because they are tryIng to 
overcome samsara. Members of the sangha support one another and care for 
one another. They are not perfect, but they Inspire us because they are people 
who want to deepen theIr practice of mindfulness, awareness and compassion. 
The sangha 1s also a container. When we practice together, the sangha helps 
our điscIpline. We realize that there are other people around who are goIing 
through the same thing. That øgives us a feeling of encouragemeit. 


We are talking about taking a special path. But this path has been 
traveled by great practitloners before us, and 1t 1s now up fo us to travel 1t. We 
must understand this 1s completely possible; there 1s no reason at all that we 
cannot travel this path. Yes, we all have our own Individual situatlons or 
karma—some of us tend to be a little bit more lazy, some of us tend to be 
more uptIght. We all have various tendencIes. But the truth remains the same. 
It is unchanging within us. 


1725 


That 1s the beauty of the dharma: 1t 1s completely available. We don't 
need any particular credentials in order to understand 1t. On the other hand, 
we do need to hear, meditate and contemplate. We do need to understand what 
we are doing. We do need to correct our misunderstandinss. 


Taking refuge does not mean that we take Buddha's words as the 
unquesfioned truth. We must question the words of the Buddha. We need to 
ask, “Is this real? Does this actually work? Does 1t make sense?” The Buddha 
didn”t say, “Ï am goIng to save you.” He said, “You have the ability to make 
your situation better. You have all the capabrlities. It 1s up to you.” Ultimately, 
that 1s the truth in which we are takIng refuge. Sakyong Mipham Rinpoche 1s 
holder of the Buddhist and Shambhala lineages of his father, the late Chogyam 
Trungpa Rinpoche. In 1995 he was recognized as the Incarnation of the øreaf 
nineteenth-century Buddhist teacher Mipham Rinpoche. His book on 
mindfulness meditation was published by Riverhead in 2001. 


Quy Y Tam Bảo: Quy Y Phật, Pháp, Tăng 
1. Quy y Phật, không đọa địa ngục 
2. Quy y Pháp, không đọa Ngạ Quỷ 
3. Quy y Tăng, không đọa súc sinh 


Quy nghĩa là trở về, y nghĩa là nương tựa. Quy y Tam Bảo là trở về nương tựa 
nơi Phật, Pháp và Tăng. Tại sao nói là trở về? Thông thường, hàng ngày chúng 
ta sống mà luôn luôn chạy theo những ham muốn, ái dục.... vì thế chúng ta 
gây nghiệp, tích nghiệp nên phải trôi lăn mãi trong vòng sinh tử luân hồi. Một 
khi thức tỉnh để trở về nương tựa nơi Tam Bảo, thì đấy là bước đầu trên đường 
tu tâm dưỡng tánh, trước hết là để sống ngay lúc nảy trong niềm an lạc, sau 
nữa là sẽ được giác ngộ và giải thoát. 


Phật Tử Tại Gia Phố Biến Và Linh Động Phật Giáo 


Phật tử tại gia ở chung đụng với quần chúng hoàn cảnh sanh sông cũng như 
họ, nếu thực hiện được đạo đức mới đáng cho quần chúng chú ý. Nếu mỗi 
Phật tử tại gia đều sống gần giống lời Phật dạy, Phật giáo tự nhiên phố khắp 
quần chúng. Bời vì nhân tình bao giờ cũng xu lợi, muốn khuyên bảo làm việc 
gì phải thấy lợi ích hiển nhiên họ mới làm. Chúng ta kêu gọi khuyên nhủ quân 


1726 


chúng hướng về Phật giáo nhưng điều kiện lợi ích chưa đủ chứng tỏ, đừng 
hòng quần chúng chịu theo. Do đó, người Phật tử tại gia phải áp dụng Phật 
giáo xây dựng gia đình mình được êm ấm hạnh phúc là chứng cứ xác thực để 
quần chúng lẫy đó làm tiêu chuẩn hướng về Phật giáo. Hình dáng từ bi, nhẫn 
nhục, hỷ xả v..v...đều biểu lộ qua con người Phật tử, ấy là bài thuyết pháp 
sống linh động và rất hiệu quả. 


Nếu Phật tử chỉ học giáo pháp bằng lý thuyết suông, không làm sống dậy một 
điểm nào qua con người mình. Người ấy không phải chơn chánh Phật tử. Vì 
cá nhân họ không biết dùng Phật giáo đề tu tập, lại là mục tiêu cho quân. chúng 
khinh thường Phật giáo. Giả sử có những vị giảng sư giảng rất hấp dẫn linh 
động, đã khô cô, khan giọng kêu gọi quân chúng quy y Tam bảo, chỉ gây hào 
hứng nhất thời cho quần chúng chứ không mong kết quả, nếu rải rác bên cạnh 
quân chúng có các gia đình đã quy y Phật giáo đôi ba năm mà hành động, cử 
chỉ, tâm tánh năm này không khác năm xưa, sự rầy rà, giận dỗi, ghét, oán, thì 
cũng hệt mọi gia đình khác. Quần chúng thấy quy y Phật giáo cũng bằng thừa, 
không lợi ích gì cho gia đình, cho xã hội, như gia đình anh A, chị B đã quy y 
Phật giáo nhan nhản trước mắt kia mà thôi. Đó chính là Phật tử tự đưa Phật 
giáo đến chỗ vô dụng đối với quần chúng. 


Khi quần chúng thấy sự có mặt của Phật giáo là thừa thãi, thử hỏi Phật giáo 
còn có thê sống được không? Ảnh hưởng sâu đậm to tát nhất đối với quân 
chúng là hình ảnh cá nhân và gia đình của các Phật tử tại gia. Phật giáo sẽ phô 
biến khắp quần chúng, khi nào Phật tử tại gia biết áp dụng Phật giáo vào nếp 
sông gia đình. Phật giáo rất linh động hữu ích khi cá nhân Phật tử biết thực 
hiện theo lời Phật dạy. 


Trách nhiệm truyền bá Phật giáo trong quân chúng phần lớn do cư sĩ. Cư sĩ là 
hình ảnh gần gũi thiết thực nhất với quân chúng cho nên các vị Bồ tát đa số 
hiện thân cư sĩ, như Đức Quản Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ hiền, 
v...v...Các Ngài muốn gần gũi thân thiết để hóa độ quần chúng nên phải mang 
hình thức giông họ. Tĩnh thần Đại Thừa Phật giáo là tích cực lợi tha, mang 
nước từ bi chan rưới khắp quần chúng nên hình dáng Cư sĩ rất cần thiết thích 
hợp. Phật tử tại gia phải ý thức trách vụ quan trọng to tát của mình găng thực 
hiện cho được phần nào nhiệm vụ. 


Trách Vụ Tăng Ni Đối Với Cư Sĩ 


Tăng, Ni, có nhiệm vụ giáo hóa quần chúng phần. lý thuyết. Lý thuyết chỉ là 
khả năng hướng dẫn lý trí khiến người ta cảm mến Phật giáo nhưng thực tế 


1727 


sống động phải là hình dáng cư sĩ thường sinh hoạt bên cạnh họ. Hoàn cảnh, 
nỆp sông Tăng, Ni, là hình ảnh cao đẹp nhưng rất xa xôi chỉ để làm mục tiêu 
siêu thoát cho hàng Phật tử hướng vê. 


Quần chúng bao giờ cũng tránh khổ tìm vui, Phật giáo lúc nào cũng ban vui 
cứu khô nên rất thích hợp nhu cầu cùng khổ. Vui có 3 thứ: vui hiện tại, vui vị 
lai, vui giải thoát. Cứu giúp người khỏi cái khổ đói, rách v..v... là ban vui hiện 
tại. Khuyên người bỏ ác tu thiện làm những điều phước đức để đời sau hưởng 
quả báo an lạc là ban vui vị lai. Chỉ dạy người tu hành đạt được chân lý Tứ 
đề, Thập nhị Nhân duyên v..v... siêu thoát vòng trầm luân, sanh tử là ban vui 
giải thoát. Vui hiện tại, vui vị lai, hàng Phật tử có thê ban bố được. Vui giải 
thoát chỉ dành riêng giới xuất gia hướng dẫn. Mục đích chính của Phật giáo là 
cứu người khỏi cái khổ trầm luân, ban cái vui giải thoát. Ban cái vui hiện tại, 
vui vị lai chỉ là bước đầu hướng người vào cửa đạo. Chư Bồ Tát ra tế độ chúng 
sanh trước cái vui hiện tại sau mới đưa đến cái vui giải thoát. Hai phái Phật tử 
Xuất gia và Tại gia chung sức tiếp độ chúng sanh, kẻ ban vui hiện tại, người 
hướng dẫn đến vui giải thoát, có thế mới đạt được mục đích chung cục của 
Phật giáo và mới phố biến khắp cả chúng sanh. 


Tăng, NI, bao giờ cũng giữ hình ảnh giải thoát. Hình ảnh giải thoát không có 
nghĩa là cái đầu hay chiếc áo mà phải là chất vị thắm nhuân trong con người 
của Tăng, Ni. Những lời nói những cử chỉ của Tăng, Ni đều biểu lộ ảnh hình 
giải thoát. Những lúc sống lăn lộn với trần tục đã mệt mỏi trở về chưa nhìn 
thấy hình ảnh giải thoát, cảm nhận đức tính Từ Bi, hòa nhã, nghe những lý 
thuyết cao siêu của Tăng, Ni, người cư sĩ nghe lòng nhẹ nhàng an ôn. Cho nên 
Tăng, Ni phải giữ nguyên chất vị giải thoát, thể hiện đức hạnh Từ Bi, hòa nhã 
và thông đạt giáo lý. Đừng bao giờ Tăng, NI bước sang lãnh vực Cư Sĩ, cũng 
như lãnh vực Cư sĩ bước lầm vào lãnh vực Tăng, Ni. 


Chúng ta không nên đóng khung Phật giáo trong khuôn khổ tín ngưỡng nhỏ 
hẹp, khiến quần chúng nhìn vào thấy Phật giáo là cái xác chết khô khan. 
Chúng ta phải linh động Phật giáo cả mọi khía cạnh, nguôn sinh lực Phật giáo 
dồi đào qua hành động ngôn ngữ của các Phật tử tại gia. Phật tử biết áp dụng 
phần nào lời Phật dạy vào cá nhân và gia đình thì Phật Pháp sẽ trường tồn và 
phát triển mãi mãi. Trách nhiệm hoằng hóa Phật giáo là ở Tăng, Ni, phố biến 
Phật giáo linh động trong quần chúng là do Cư sĩ. Giờ rảnh nói chuyện thân 
mật trong gia đình, hoặc đi thăm người láng giềng đau yếu...đều là những buổi 
thuyết pháp linh động của Cư Sĩ. Cách ăn ở trong nhà, sự đối xử hàng xóm 
hợp đạo lý ấy là bài thuyết pháp sống của Phật tử tại gia. Phật tử tại gia thực 
hiện được nhiệm vu mình, mới thật là người hộ đạo chân chánh. 


1728 


Tuy nhiên, thực hiện toàn vẹn nhiệm vụ là điều rất khó, Phật tử tại gia nên 
tiến dần theo khả năng và phương tiện của mình. Làm thế nào sau thời gian 
quy y Tam bảo, môi tháng, môi năm, người chung quanh nhìn vào ta thấy đã 
tiền mỗi ngày mỗi khác hơn trước. Trong Kinh Ưu Bà Tắc mỗi khi dạy một 
hạnh tu, sau cùng Đức Phật kết thành câu: " Người tại gia giữ được rất khó vì 
nhiều nhân duyên ràng buộc". Biết là khó, nhưng chúng ta đã quyết tâm tu 
tiền phải cỗ gắng vượt lên, không vì khó mà e dè lui sụt làm mắt ý chí hướng 
thượng của mình. 
(Thích Thanh Từ - Phương Bối Am) 
---oOO--- 


THÁI ĐỘ SAI LÂM CỦA PHẬT TỬ VIỆT NAM HIỆN TẠI 
(Đại-Lão Hòa-Thượng Thích-Thanh- Từ) 


A. THÁI ĐỘ SAI LÂM CỦA PHẬT TỬ BÌNH DÂN 


Người bình dân vì thiếu phương tiện học hỏi chánh pháp nên không phân biệt 
được Phật giáo và Thần giáo. Hơn nữa, Phật giáo là nền giáo lý cao sâu, nếu 
không phải người giàu suy tư nhiều chiêm nghiệm thì không sao thấu đạt nôi. 
Người bình dân thời giờ hiếm hoi, tâm hồn bình dị, làm sao hiểu thấu được 
những lẽ siêu thoát của Phật dạy. Do đó, họ có những tin hiểu sai lầm như sau: 


1.- THIÊN HÌNH THỨC NGHI LỄ 


Người bình dân đến với Phật giáo chú trọng nhiều về hình thức nghĩ lễ. Quy 
y là để khi nào bệnh nhờ thầy cầu an, khi chết nhờ thầy cầu siêu. Cho nên 
trong gia đình có đứa bé â âm đầu là chạy thỉnh thầy Trụ trì về nhà cầu an. Nếu 
trong thân quyến có tang, đến ngày tuần thất thì thỉnh thầy về nhà tụng kinh 
suốt đêm. Vào chùa, bất cứ bàn thờ Phật hay bàn thờ vong đều hì hục lễ bái 
và lâm râm khẩn nguyện. Cứ tin rằng lạy càng nhiều thì phước càng lớn. Đi 
chùa những ngảy sóc, ngày vọng để cúng kính lễ bái, ngoài ra không cần biết 
gì nữa. Họ quan niệm tu hành Tất giản dị, ai thường cúng kính là người đó tu 
nhiều. Ông thầy Trụ trì nào thường tô chức câu an, cầu siêu, cúng cô hồn, 
cúng sao... là ông thầy ấy tu hành tỉnh tấn. Người Phật tử nào bỏ tiền nhiều, 
xin lễ này, tổ chức lễ nọ cho là người Phật tử thuần thành chân chánh. Xuất 
tiền ïn kinh ấn tống thì chọn ròng rặt các nghi thức cầu an, cầu siêu, kinh Tam 
Bảo, Địa Tạng v.v... Nếu ai giới thiệu ấn tống quyền “Lịch sử Phật giáo' ° cần 
thiết hoặc “Những bài giảng” có giá trị thì họ lắc đầu từ chối, bảo răng: “Ấn 
tống sách đó thì ít phước!” Bởi nhận định này nên Phật giáo càng ngày càng 
đi sâu vào hình thức nghi lễ. 


1729 


2.- TIN PHẬT NHƯ VỊ THÂN LINH 


Người bình dân đến với đức Phật để cầu ban phước, che chở, ủng hộ hơn là 
tìm giác ngộ. Người ta nghĩ rằng: có tai nạn cầu Phật, Phật sẽ cứu độ cho. Vì 
vậy ngày bình không cần đến chùa, chờ khi cần cầu xin một việc gì mới mang 
hương đăng đến chùa cầu nguyện. Thật là: 


Hữu tật thì bái tứ phương, 
Vô tật đồng hương chẳng mắt. 
hoặc: 


Nghiêng vai ngửa vái Phật trời, 
Đương cơn hoạn nạn, độ người trâm luân. 


Quan niệm Phật như vị thần linh chỉ coi việc ban phước, giáng họa. Vì vậy, 
người ta không ngại Đặp Phật thì cúng, gặp thần thì lạy, gặp ma qui thì cầu 
xin. Bởi trên cương vị ban phước giáng họa, họ không phân biệt đâu trọng đâu 
khinh, miễn vị nào đem lại được những điều cầu nguyện của họ là linh thiêng, 
bằng không thì hết linh ứng. Hết linh ứng thì họ bỏ không theo nữa, dù Phật 
cũng thế. Do đó, trong dân gian những cốt Cô, cốt Cậu đều được Phật tử tín 
ngưỡng qui y. Vì những Cô, Cậu ây đã báo cho họ biết những tai nạn sắp đến 
và đã cho bùa chú đề họ dán trong nhà khiến con cháu mạnh giỏi, làm ăn phát 
đạt. Niềm tin Phật như vậy, họ rất dễ tin mà cũng rất dễ bỏ, nếu một sở nguyện 
được thành, hoặc không toại nguyện. 


3.- TIN PHẬT QUA NHỮNG HÌNH THỨC TÀ GIÁO 


Có những người đến với Phật, không do hiểu Phật pháp mà nhờ ông Đồng, bà 
Cốt mách phải quy y Phật sẽ khỏi tai nạn chăng hạn, họ liền đến chùa xin quy 
y. Hoặc có người do xin xăm hay bói quẻ, trong xăm quẻ dạy theo Phật hay 
thờ Phật thì mọi sự an lành..., họ liền phát nguyện quy y Phật. Hoặc vị Trụ trì 
có học bùa chú trừ ma ếm quỷ, người có con bệnh đến nhờ thầy trị chữa, nếu 
con lành bệnh liền xin quy y Phật... 


B. THÁI ĐỘ SAI LÂM CỦA GIỚI TRÍ THỨC NGHIÊN CỨU PHẬT 
Đa số người trí thức gần đây chịu khó nghiên cứu Phật giáo, tìm thấy những 


triết lý cao siêu trong Tam Tạng giáo điển, họ tỏ vẻ thích thú; nhưng nhìn lại 
hình thức cúng kính, nghi lễ trong chùa chiên, họ cực lực phản đối, cho đó là 


1730 


sự sai lạc lớn lao đáng trách. Giới trí thức y cứ những điểm như sau để phàn 
nàn Phật giáo hiện tại. 


1.- CĂN CỨ LÝ NHÂN QUÁ 


Căn cứ lý nhân quả, mình gây nhân thì mình chịu quả, dù cha con cũng không 
thay thế nhau được, huống là kẻ khác. Nhân đã gây thì quả phải chịu; nguyện 
cầu, cúng tế, làm phước... của người khác không liên hệ gì đến người này cả. 
Như A ăn thì A no, không thê A ăn mà B no được. Vì thế, những người khuyên 
cầu nguyện, cúng dường, bố thí... chỉ gây thêm sự mê tín dị đoan, trong Phật 
giáo không thừa nhận điều đó. Bởi nhận xét trên, nên giới trí thức cực lực 
phản đối việc cúng dường, cầu nguyện... cho hành động như thế là sai Phật 
pháp, là bị nhóm người tu lợi dụng. 


2.- CĂN CỨ THUYÉT VÔ NGÃ. VÔ TRƯỚC 


Nhìn vào Phật giáo thấy thuyết vô ngã, vô trước thật là hệ trọng. Nếu người 
tu không phá được ngã chấp thì không sao giải thoát được. Muốn dứt ngã chấp 
thì tự mình phải lắm công phu trừ diệt. Không ai có thể làm cho ai được giải 
thoát, nếu người ấy không dứt trừ ngã chấp thật sự. Người không tự cô găng 
phá trừ ngã chấp, mà sau khi chết, trong thân quyến thỉnh chư Tăng đến cầu 
siêu, mong được giải thoát thật là điều vô lý. 

Phật giáo nhằm vào tự lực, mỗi người phải tự độ lẫy, đừng ỷ lại vào ai cả. Dù 
đức Phật cũng không thể cứu độ chúng ta được, nêu chúng ta không tu. Như 
vậy, làm gì có do tụng kinh mà độ được các vong linh. Nếu người chủ trương 
tụng kinh cầu siêu, độ được các vong linh, đó là tà đạo chớ không phải Phật 
giáo. Bởi y cứ những điểm giáo lý như trên, giới trí thức nghiên cứu Phật giáo 
rất bất bình việc thực hành tu tập của tín đồ và chư Tăng hiện tại. Cho rằng 
tín đồ mù quáng ổi saI lạc, chư Tăng lợi dụng để no cơm ấm áo. 


C.DUNG HÒA 


Hai thái độ trên không khéo trở thành cực đoan. Một bên nặng phần tín 
ngưỡng, thiên về hình thức cung kính, quên lãng phần tự tu, không chịu học 
hỏi giáo lý. Một bên thiên về triết lý, chú mục vảo triết lý, bỏ sót phần tín 
ngưỡng. Phật giáo còn tồn tại đến ngày nay là do bao trùm cả triết lý và tín 
ngưỡng. Nếu bỏ mắt một trong hai phần thì Phật giáo không còn là Phật giáo 
nữa. Cho nên những người chấp một cách cực đoan trong hai thái độ trên đều 
là sai lâm. 


1731 


1.- SAI LÂM CỦA NGƯỜI NẶNG PHẢN TÍN NGƯỠNG 


Người tu theo đạo Phật phải có sức mạnh tinh thần để cải đổi những tâm niệm, 
hành vi, ngôn ngữ sai lầm trở thành chân chánh. Chính khi đứng chắp tay tụng 
kinh hay lễ Phật, chúng ta cũng thấy biểu lộ đầy đủ ý nghĩa này. Người Phật 
tử đứng trong điện Phật, hai tay chắp lại theo hình hoa sen búp, gọi là Liên 
hoa ân, để ngay giữa ngực, ngay quả tim, nói lên tâm tư thanh tịnh. Mắt nhìn 
xuống cốt phản tỉnh, tự quán sát nội tâm mình. Thân ngay thắng trang nghiêm, 
miệng tụng kinh, niệm Phật, đề biểu lộ thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh. 


Hình thức nghi lễ ấy không có nghĩa là cầu xin, ÿ lại vào đức Phật, mà chỉ cần 
yếu giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh. Bởi thiếu khung cảnh trang nghiêm, chúng 
ta muốn kềm thúc thân tâm thanh tịnh rất khó khăn, nên hình thức nghĩ lễ là 
phương tiện giúp chúng ta thực hiện được điều ấy. Đừng lầm răng Phật ban 
cho ta sự thanh tịnh. Chính Phật đã dạy: 


Làm đữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, 
làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi ta. 
Tịnh hay bắt tịnh đều bởi ta, 
chớ không aI có thể làm cho ai thanh tịnh được. 
(Kinh Pháp Cú, bài 165, Thượng tọa Trí Đức dịch) 


Lại làm lành làm dữ cũng tại ta thì Phật đầu ban phước, giáng họa cho ta được. 
Cho nên quan niệm Phật như vị thân linh thật là sai lâm. Người Phật tử phải 
nhăm vào tự lực nhiêu hơn. Kinh Pháp Cú chép: 


Chính tự mình làm chỗ nương cho mình, 
chớ người khác làm sao nương được? 
Tự mình khéo tu tập mới đạt đến chỗ nương dựa nhiệm mâu. 
(Kinh Pháp Cú, bài 160) 


Tuy nhiên, người Phật tử vẫn phải cúng dường, lễ bái Phật, nhưng cúng đường 
Phật là để phát thiện tâm, lễ bái Phật là tỏ lòng khát khao giải thoát giác ngộ. 
Không nên có quan niệm cúng dường Phật cầu Phật ban ơn, lễ bái Phật cầu 
Ngài tha tội. Dù cho lễ Phật sám hối cũng không có nghĩa cầu tha tội. Đó 
chăng qua nhờ Phật làm đối tượng để phát tâm ăn năn chừa cải vả hồ thẹn. Có 
biết như thế thì sám hối mới hết tội. Chúng ta hãy trả đức Phật trở về vị trí của 
Ngài là bậc “Đạo sư”. Chúng ta cũng phải tu tập đúng với tinh thần Phật tử là 
tự độ, độ tha. Đừng bao giờ xem đức Phật đủ cả quyền năng ban phước, giáng 


1732 


họa. Cũng không nên ý lại, gởi găm cả đời mình vào quyền năng của Ngài. 
Nêu có tư cách đó là phản bội đức Phật và cũng không phải là người Phật tử. 


2.- SAI LÂM CỦA NGƯỜI NGHIÊNG VÈ TRIẾT LÝ 


Người trí thức thiên trọng phân triết lý nên thấy sự lễ bái, cúng dường, cầu 
nguyện... đều không chấp nhận, mà lại phản đối. Cho răng Phật giáo hoản toàn 
tự lực, không bao giờ nương tựa vào cái gì bên ngoài. Nếu Phật giáo chỉ dạy 
một bề như thế thì những người đầy đủ ý chí, giàu nghị lực mới tu được, còn 
những người thiếu ý chí, kém nghị lực không thể tu theo đạo Phật sao? Như 
thế, Phật giáo không có ý nghĩa khế cơ rồi. Vì hạng người đầy đủ ý chí, giàu 
nghị lực rất hiếm trong xã hội này. Cho nên, cái nhìn cực đoan như vậy đưa 
Phật giáo đến chỗ khô khan, cô quạnh. 


Hơn nữa, nơi mỗi con người chúng ta đều có hai phần, tình cảm và lý trí. Nếu 
có người chỉ thuần tình cảm, không có lý trí thì họ chìm đắm trong biển thương 
yêu mê hoặc. Ngược lại có người ròng rặt lý trí, không có tình cảm thì họ khô 
khan cô độc. Con người ví như cây trồng xuống đất, tình cảm là chất nước, lý 
trí như ánh nắng. Thiếu một trong hai thứ ấy, cây nhất định không sanh trưởng 
được mà phải khô héo lần. Một tôn giáo cũng thế, triết lý và tín ngưỡng không 
thể thiếu một được. Nếu thiếu một, tôn giáo ấy sẽ chết mòn. Cho nên, chủ 
trương cực đoan về triết lý của giới trí thức nảy cũng là tai họa của Phật giáo. 


Lại nữa, chúng ta thử xét ý nghĩa cúng dường, cầu nguyện có sai tinh thần 
Phật giáo hay không? Người Phật tử ai cũng biết lý nhân quả, thuyết vô ngã, 
vô trước là nền tảng của Phật giáo. Như thế, sự cúng dường được phước đức 
có phản bội lý nhân quả chăng? Người này cầu nguyện, người kia được siêu 
độ, có trái vô ngã hay không? 


- Thưa không! 


Bởi vì lý nhân quả tế nhị lắm, không thê đơn giản rằng “mình làm mình chịu”, 
có khi không làm lại có chịu, mà vẫn không trái lý nhân quả. Ví như ông A là 
người chủ sở giàu có, anh B là người làm công nghèo khô. Một hôm vì một 
chuyện không đâu, ông A nóng giận đánh anh B. Lý đáng anh B phải trả thù 
băng cách đánh lại. Nhưng sau khi qua cơn nóng giận, ông hối hận hành động 
vô ý thức của mình. Ông không can đảm đến xin lỗi B, phải nhờ người thân 
của B xin lỗi hộ, và ông cho B một số tiền khá hậu. Vì thế, cái quả của anh B 
phải trả lại ông A có thể không còn nữa. Lại gia đình kia có hai anh em là 
Xoài và Mít. Anh Xoài hiền lành dễ thương, nhưng Mít lại hung đữ đáng ghét. 


1733 


Một hôm Xoài đi làm ngoài đồng, Mít ở nhà đánh lộn với người hàng xóm. 
Đang cơn ấu đả nhau, rủi Xoài về tới, tuy Xoài không định tâm bênh em, 
nhưng người kia sợ Xoài bênh nên vội vàng đập Xoài một gậy. Trường hợp 
này Xoài thật vô tội mà vẫn ăn đòn. Thế nên, việc đó không phải tự mình gây, 
rồi tự mình chịu. Có khi người khác gây mà mình chịu, như trường hợp Xoài 
và Mít. Có khi tự mình gây mà không chịu như trường hợp A và B. Nhưng 
nói như thế không phải ngoài lý nhân quả. 


Vì nhân quả có chánh nhân, trợ nhân, thuận nhân, nghịch nhân... Tuy chánh 
nhân đã gieo mà gặp nghịch nhân phá hoại thì không thể nào kết quả. Như ta 
gieo hạt lúa xuống đất nhất định lên cây lúa, nhưng bị dễ căn khi mới nảy 
mắm thì làm sao sanh cây lúa? Đó là có chánh nhân đánh người của ông A, 
mà quả người đánh lại không có. Hoặc có khi chánh nhân này mà do trợ nhân 
biến thành cái khác. Như chúng ta trồng cây cam ngọt, đến lớn lên có người 
lén cắt nhánh chanh tháp vào, khi kết quả không được cam ngọt, mà chỉ có 
chanh chua. Đây là không gây nhân đánh đập mà bị quả đánh đập của anh 
Xoài vậy. 


3.- DUNG HỢP 


Trong cuộc sông tương quan tương duyên này, chúng ta đừng nghĩ tưởng một 
cách giản dị rằng: “mình làm mình chịu”. Quan niệm ấy rất là thô sơ máy 
móc. Bởi sự ràng rịt giữa mình và xã hội phức tạp vô cùng. Xã hội đẹp mình 
cũng được ảnh hưởng đẹp, xã hội xấu mình cũng chịu ảnh hưởng xâu. Tuy 
nhiên cũng có một vài người thoát khỏi sự ràng rỊt của xã hội, nhưng đó là bậc 
Thánh nhân. 


Đến như việc tụng kinh cầu nguyện được siêu thoát cũng không có ý nghĩa 
một bề ở lại vào tha lực. Con người chúng ta kết hợp bởi hai phân, tinh thần 
và vật chất. Người tâm hồn tán loạn thì tinh thần yếu đuối, bị vật chất chi phối. 
Những vị tâm hồn an tịnh thì tinh thần mạnh mẽ phi thường, làm chủ được 
vật chất. Như trong kinh nói “Chế tâm nhất xứ vô sự bắt biện” (Kềm tâm một 
chỗ việc gì cũng xong) (Kinh Phật Di Giáo). Một bằng chứng cụ thê, khi chúng 
ta có việc mừng quá, hay giận quá liền quên đói. Lúc đó tâm chỉ nhớ vào việc 
mình được để mừng, hoặc tâm chỉ nhớ điều tức giận đều quên đói. Cho nên 
có nhiều vị Thiền sư khi chú tâm vào định năm bảy ngày mà không cần ăn 
uống, như Huệ Sinh thiền sư đời Lý. Sử chép: 


1734 


Khi được Sư phụ truyền tâm pháp cho, Ngài mới đi hành hóa khắp chốn Tòng 
Lâm, rôi lên ở núi Bồ-đê. Môi lân Ngài ngôi nhập định tu pháp ít nhât nắm 
bảy ngày. Người đời bây giờ thường gọi Ngài là ông “Phật xác thịt”. 


Vua Lý Thái Tôn nghe tiếng Ngài, sai Sứ đến vời. Ngài bảo Sứ rằng: Ông 
không thấy con sanh trong lễ tế ư? Khi chưa tế thì người ta cho nó ăn cỏ thơm, 
mặc áo sâm, đến khi dắt vào Thái miếu thì nó chỉ muốn cầu chút sống SÓT, 
còn nói đến việc gì? Nói rồi Ngài từ chối, không chịu đi. 

(Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, trang 124 của Thượng tọa Mật Thể) 


Gần đây như ngài Hư Vân hòa thượng ở Trung Hoa, có lần nhập định đến nỗi 
cháo lên meo xanh. Đó là những bằng chứng tỉnh thần mạnh điều khiến được 
vật chất. Chăng những điều khiển được bản thân mình mà còn sai khiến kẻ 
khác theo ý muốn của mình. Như các nhà thôi miên chỉ dùng sức tập trung tư 
tưởng, khi đã thành công lại có thể dùng sức mạnh tỉnh thần sai khiến người 
khác làm theo ý muốn của mình. Như vậy mới biết tinh thần có sức mạnh vô 
biên mà chúng ta không biết gom góp nó lại và tận dụng khả năng của nó. 

Những người chỉ nhìn cận thị trên hình thức vật chất làm gì hiểu nổi điều này. 


Nói đến người chết, nhà Phật cho biết, sau khi tinh thần rời bỏ thân tứ đại này, 
người chết được kết hợp bởi thân tứ đại tỉnh anh, mắt phàm không thấy được. 
Thân đó nhẹ nhàng, đi lại nhanh nhẹn và dễ cảm thông. Việc tụng kinh cầu 
nguyện không phải các vị Sư đủ sức cứu vớt những kẻ ấy, mà dùng sức mạnh 
tinh thần chuyên chú để soi thấu tâm tư của họ bằng những tia lửa thanh tịnh 
an lành, khiến họ thức tỉnh chuyên tâm hồn đen tối thành sáng suốt, ác độc 
thành lương thiện. Thế là cứu độ họ thoát khỏi khổ đau. Nói cứu độ, kỳ thật 
tự họ chuyên lấy, người tu chỉ làm trợ duyên giúp bên ngoài thôi. Như thế, 
đâu có trái với nghĩa tự giác, tự ngộ của Phật giáo. Đọc kinh Vu Lan Bồn, 
chúng ta thấy rõ ý nghĩa này. 


Cho nên sự cúng dường, cầu nguyện của Phật giáo không phải hoàn toàn ở lại 
như vải tôn giáo khác. Cúng dường, cầu nguyện là nhằm vào chỗ phát tâm 
thiện của ta và làm duyên xoay chuyên tâm niệm của người. Nếu chúng ta 
cúng dường, cầu nguyện bằng cách hình thức máy móc thì không lợi ích gì 
cho ta và cho người cả. Sự cúng dường, cầu nguyện với thành tâm, thiện ý thì 
kết quả tốt đẹp vô cùng. Kinh Phật dạy: 


Kẻ nào cúng dường những người đáng cúng dường, 
hoặc chư Phật hay đệ tử, 
những vị thoát ly hư vọng, vượt khỏi hôi hận lo âu, 


1735 


công đức của người đã cúng dường các bậc tịch tịnh vô úy Ấy, 
không thê kê lường. 
(Kinh Pháp Cú, bài 195-196) 


Do đó, chúng ta không thê kết luận rằng cúng dường, cầu nguyện đều do chư 
Tăng bịa ra để lợi dụng lòng mê tín của tín đồ. Nếu chịu khó kê cứu tất cả 
kinh điển của Phật giáo, chúng ta sẽ thấy rất nhiều bài kinh dạy như trên. Tuy 
nhiên, hiện tại vẫn có một ít người lợi dụng lời Phật dạy, khuyến khích tín đồ 
chuyên lo cúng dường, cầu nguyện để họ lấy đó làm nghề sanh nhai. Đó là 
hạng người bán Phật, không đáng lưu tâm. 


Tóm lại, muốn dung hòa cho thích hợp tinh thần Phật giáo, hai thái độ cực 
đoan trên phải hòa hợp lại. Đừng nhìn một bên mà thành thiển cận. Phải dung 
hợp, thấu đáo mọi khía cạnh thì sự tu tập mới thu hoạch được kết quả viên 
mãn, đúng với tính thần trung đạo của Phật giáo. Còn mắc kẹt một bên, dù 
học Phật, tụng kinh Phật vẫn thuộc về tà đạo. Phải cởi mở sáng suốt để thực 
hiện kỳ được tinh thần Viên dung, Trung đạo của Phật giáo. Được vậy mới 
xứng đáng là một Phật tử chân chánh. 


(Trích: Phật Giáo Trong Mạch Sống Dân Tộc) 
-=-0O0--- 


ĐẠO PHẬT GIÚP ĐƯỢC NHỮNG GÌ? 


Thấy chúng tôi chăm chỉ đến chùa, chịu khó ngồi tụng kinh niệm Phật cùng 
các đạo hữu, một số bạn già đã một đôi lần tỏ ra thắc mắc, cho rằng chúng tôi 
thiếu sáng suốt, không nhận ra nhiều điều đáng nghỉ ngại - thậm chí đáng chê 
trách - liên quan đến việc chạy đua xây chùa thật lớn cả trong nước lẫn ngoải 
nước, đến phương thức hoằng pháp quá cũ kỹ và thiếu thống nhất, thí dụ như 
dùng kinh sách và sớ chữ nho, đặt nặng việc cầu siêu hơn là giảng pháp, 
phương thức hành lễ mỗi chùa một khác. Họ dè dặt đặt vấn đề liên quan đến 
một sô người xuất gia không giữ đủ giới luật - thậm chí theo đuôi chính quyền 
đề mưu cầu lợi lộc - và bàn đến sự tu học thiếu nghiêm túc của một số Phật tử 
chỉ biết giữ các hình thức mà quên mục đích cao cả của đạo Phật. Chúng tôi 
không chối cãi vì mấy điều mà các bạn ấy vừa nêu ra quả thật là có. 

Chúng tôi xin trả lời rằng đức Phật đã biết rõ mọi chuyện ấy. Kính mời quý 
vị nghe một đoạn trong Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng: Sau khi đức Thế Tôn 


nhập Niết Bàn, Phật t pháp sẽ diễn biến qua năm thời kỳ từ thạnh đến SUY, ĐỌI 
là Ngũ Kiên Cố, mỗi thời kỳ kéo dài 500 năm (kiên có nghĩa là bền chắc, ý 


1736 


nói trong mỗi thời kỳ, nghiệp duyên và tâm niệm của chúng sinh rất vững 
chắc): 


1/ Giải thoát kiên cô: 500 năm đâu tiên, hành giả hiệu sâu lẽ mâu, g1ữ gìn giới 
hạnh, một trăm người tu, có đên bảy chục vị đặc đạo. 


2/ Thiền định kiên cố: sang 500 năm tiếp theo, kẻ xuất gia và tại gia đi sâu 
vào cảnh giới thiên định, một trăm người tu, có được sáu, bảy người chứng 
đạo. 


3/ Đa văn kiên cố: tới 500 năm thứ ba, căn của chúng sinh cạn cợt hơn trước, 
đa số chỉ thích học rộng nghe nhiều. Kinh, Luận thạnh hành khắp nơi. Kẻ thiết 
thực cầu giải thoát còn có ít người, huống chi là chứng quả. Tuy nhiên, trong 
số muôn ức người tu, cũng có đôi ba bậc đắc đạo. 


4/ Tháp tự kiên cố: tiếp đến 500 năm thứ tư, đa số hướng về việc cất chùa, 
xây tháp, bồ thí, tụng kinh để cầu phước báo; về phương diện văn, tự, rất ít có 
người, huỗng nữa là tu! Tăng chúng chỉ tụng kinh để g1eO căn lành phước báo 
ở tương lai, không mấy ai ngộ đạo. Họ chưa hiểu xuất gia là phải ra khỏi nhà 
tam giới hay ít nữa là ra khỏi nhà phiền não, chứ không phải là chỉ ra khỏi nhà 
thế tục, cạo tóc mặc cà-sa là đủ. 


5/ Đấu tranh kiên cố: đến 500 năm thứ năm, nhân loại vì ngã chấp nặng. tự ái 
nhiều, chăng những ngoài đời thường xảy ra cảnh tranh đua giết hại lẫn nhau, 
mà trong đạo cũng lăm kẻ chen lắn trên đường danh nẻo lợi. Phật tử tuy nhiều 
song ít người tin hiểu sâu tam tạng kinh điển, ít ai thiết thực vì đạo, đi đúng 
với đạo trên phương diện tự lợi lợi tha. 


Đại khái, từ khi đức Phật nhập Niết bàn đến năm 2015 này là 543 + 2015 = 
2558 năm. Vậy bây giờ là thời kỳ thứ năm rôi. Suy nghĩ vê mây điều trên đây, 
chúng ta thây đức Phật đã biệt trước thật rõ ràng. 


Có vì thế mà chúng ta nản lòng không? Dĩ nhiên là không. Tại sao vậy? Sách 
đã dạy: “Y pháp bất y nhân.” Hãy y theo pháp, chớ y theo con người. Con 
người dù là xuất gia, nếu không thực hành đúng lời Phật dạy, thì sẽ gây ra và 
chịu đựng bất thiện nghiệp, đúng theo luật nhân quả. Đó là việc của con người, 
nhưng Phật pháp thì vẫn còn đó, vẫn sáng ngời, chúng ta cứ y vào đó mà học, 
mà tu, mà tìm đường giác ngộ và giải thoát, giác ngộ Chân Lý và giải thoát 
khỏi cảnh sinh tử luân hồi. 


1737 


Vấn đề đối với những ai ít đến chùa và nhất là đối với các bạn trẻ là: Phật 
pháp mênh mông, biết bắt đầu từ đâu, biết thực hành như thế nào? Tôi cứ đến 
chùa lễ Phật, tụng kinh, làm công quả, như vậy được chưa? Xin thưa: đến chùa 
lễ Phật, điều này không khó lắm, nhưng ý nghĩa việc lễ Phật là thế nào? Có 
phải là xì xụp lễ lạy, cầu xin phúc cho mình và cho vợ con hay là còn gì khác? 
Tụng kinh, điều này cũng có thể thực hiện được, nhưng thú thật, sao mà nhà 
chùa kéo dài cả tiếng đồng hồ, lúc thì tiếng Việt, lúc thì chữ Nho, có lúc lại 
chen tiếng Phạn, không làm sao hiểu nổi. Ngay như Việt văn cũng đã khó hiểu 
rỒi, huống chi là chữ Nho và chữ Phạn! Trong kinh, quả thật, có nhiều đoạn 
khó tin hay hơn nữa, có vẻ mê tín dị đoan. Không hiểu thì làm sao tin; không 
tin thì làm sao tu? 


Thời giờ ít o1, sách vở kinh điển như rừng, thiện tri thức lại khó tìm! Thật là 
cả một vấn đề lớn đối với các bạn cao niên đang tìm một chỗ dựa tâm linh khi 
về già, đối với các bạn trung niên đang lo việc làm ăn và việc gia đình, đối với 
các bạn thanh niên đang được huấn luyện trong tinh thần khoa học, trong luận 
lý Descartes, đặt nặng trí hơn là tâm, lý luận hơn trực giác. Mong đến với đạo 
Phật quá, mà tìm không thấy cửa vô! 


Rất nhiều thắc mắc, chúng ta không thê gỡ rối và giải đáp ngay trong một 
buôi. Hơn nữa, đâu đê mà chúng tôi đưa ra hôm nay là “Phật giáo giúp được 
gì cho chúng ta?” nên chúng tôi không dám lạc đê. 


Rõ ràng là hai cuộc đại chiến thế giới của thế kỷ 20 đã để trong ký ức nhân 
loại những hình ảnh hãi hùng và ghê rợn. Rồi đến những đe dọa khủng khiếp 
của chiến tranh lạnh và cuộc chạy đua vũ trang chưa từng thấy, với những vũ 
khí có thê giết hại hàng triệu người trong chốc lát. Bên cạnh đó là những bước 
tiễn thật dài và thật nhanh của khoa học, đặc biệt về nguyên tử và về điện tử, 
điện toán, đem đến những phát minh vô cùng kỳ diệu, ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến sinh hoạt vật chất và tinh thần của con người. Ấy là chưa kê đến sự thăng 
lợi của trào lưu dân chủ sau việc phá bỏ bức tường Bá Linh, kéo theo bao 
nhiêu thay đổi về chính trị, kinh tế và văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, chúng ta 
thấy chưa thấy có dẫu hiệu mầu hồng cho hiện tại và tương lai của nhân loại: 
chiến tranh còn diễn ra ở rất nhiều nơi, đói khát và bệnh tật lan tràn trên nhiều 
vùng, sự chênh lệch giàu nghèo giữa các nước, giữa các tầng lớp và giữa các 
cá nhân đã tỏ ra sâu rộng hơn. Tại những nơi tạm gọi là khá giả thì xã hội 
được biến thành xã hội tiêu thụ, tiêu thụ đủ mọi mặt hàng hóa, tiêu thụ quá cả 
nhu cầu thật sự; con người đang bị lệ thuộc càng ngày càng nặng nề vào các 
hãng truyền thông và các ngân hàng cùng các công ty bảo hiểm. Cho nên một 


1738 


câu hỏi được đặt ra: Thật sự, trong hoàn cảnh thế giới ngày nay, con người có 
hạnh phúc không? 


Người ta đã nhận xét, đã suy nghĩ, và đã thấy rằng nhân loại chưa có hạnh 
phúc. Vẫn có tranh chấp triền miỆn - nhiều lúc đẫm máu - giữa nhiều dân tộc, 
giữa nhiều sắc tộc, giữa nhiều quốc gia, giữa nhiều tôn giáo và nhân loại đang 
cô tìm một lối thoát. 


Phật giáo, có mặt trên thế gian này đã trên 25 thế kỷ, có thê cống hiến một 
giải pháp. 


Trước hết, người ta nhận xét răng một trong các đặc điểm của Phật giáo là tự 
do tư tưởng. Trong kinh Kalama, chính đức Phật đã dạy rằng ai ai cũng phải 
suy xét kỹ mọi điều mà mình thấy, mình nghe, mình học, bất kể những điều 
ây đến từ đâu, từ thày mình hay từ chính đức Phật. Do đó bất cứ ai đến với 
đạo Phật cũng có thê yên tâm, cứ việc nghe, cứ việc đọc, cứ việc thảo luận, 
cho đến khi nào tự mình nhận thức được rằng lời Phật dạy là phải, là đúng và 
mình có thể đem ra thực hành được. Việc quy y Tam Bảo sẽ tới sau, nếu mình 
muốn. 


Một đặc điểm khác của Phật giáo là lòng khoan dung. Phật giáo không chủ 
trương chống đối hay loại bỏ các tôn giáo khác, trái lại Phật giáo tôn trọng các 
tôn giáo ấy. Vì lý do đó mà khi truyền bá rộng ra ngoài bờ cõi Ân-Độ, Phật 
giáo không hề gây nên chiến tranh tôn giáo bao giờ. Tuy vậy, chúng ta cũng 
cân nghiên cứu xem tại sao một nước thâm nhuần Phật giáo như Cam Bốt lại 
xây ra những cuộc tàn sát khiến thế giới phải kinh sợ, một nước như Sri Lanka 
lại nội chiến triên miên cho đến tận hôm nay, và một nước như Thái Lan lại 
quá nồi tiếng về những chuyến du lịch kém lành mạnh. Ây là chưa nói đến 
nước Việt Nam chúng ta, khoe thông nhất về lãnh thổ mà lại chia rẽ về mọi 
mặt, và nói thắng ra là Phật giáo Việt Nam trong nước cũng như ngoải nước 
quả có chia rẽ nặng nề. Vậy thì không nên vội vã mà nói răng đạo Phật của 
chúng ta cái gì cũng là “nhất.” 


Nhờ tự do tư tưởng và lòng khoan dung mà con người dễ thông cảm với nhau 
hơn và từ đó dẹp được nhiều tranh chấp và tránh được nhiều chém giết. N gười 
Việt Nam chúng ta biết rõ những tai hại và tàn ác cùng cực của “độc quyền 
tư tưởng,” của “đầu tranh không khoan nhượng,” của “chuyên chính vô sản” 
hơn một nửa thế kỷ nay rồi, nên lòng người luôn luôn hướng vê tự do tư tưởng 
và sự khoan dung. Hai điều này, Phật giáo sẵn sàng cống hiến. 


1739 


Chúng ta thử ngẫm nghĩ xem nhân loại mong điều gì trước tiên? Chắc chắn 
là mong hòa bình và hạnh phúc. Đạo Phật dạy: hãy làm cho tâm bình trước 
đã. Tâm bình là tâm không bị xáo trộn. Xáo trộn bởi những gì? Bởi những 
phiền não mà ba cái chính là lòng tham lam ham muốn, lòng sân hận cáu kỉnh 
giận hờn và lòng sỉ mê lầm lạc, nhận những cái giả làm cái thật, ba thứ đó gọi 
ngắn là ba độc, tức là tham, sân, si. Phiền não do đâu mà có? Do sáu căn (mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý) tiếp xúc với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) 
gây ra yêu thích, ham muốn, thèm khát cái này, chán chường, ghét bỏ cái kia... 
từ những thương yêu, ham muốn, ghét bỏ, giận hờn đó mà phạm vào những 
tạo tác do ý, do miệng và do thân; đó là nguồn gốc của ba nghiệp (thân nghiệp, 
khâu nghiệp, ý nghiệp), và ba nghiệp này dẫn dắt con người vảo sáu nẻo luân 
hồi, rứt không ra! [sáu nẻo luân hồi gồm có: địa ngục, ngã quý, súc sinh, a-tu- 
la, người và chư thiên. Do tu hành mà có thể thoát khỏi luân hồi, tiễn lên bậc 
thánh: thanh văn, duyên giác, bồ-tát, Phật]. 


Đạo Phật dạy chúng ta phải tu, tu không có nghĩa là xuất gia khoác áo cả-sa, 
mà có nghĩa là sửa mình. Nói đơn giản là chống lại ba độc (tham, sân, si). 

Trên thực té, việc này rất khó. Trong xã hội bận rộn và thiếu thời giờ như ngày 
nay, giải quyết ra sao? Đức Phật đã dạy một điều hết sức đơn giản, đó là /hiểu 
đục trí túc tức là ít ham muốn và biết đủ. Chúng ta hãy tưởng tượng một người 
kia, có nhà rôi lại muốn nhà to hơn, có xe rồi lại muôn xe đẹp hơn, có tiền lại 
muốn nhiều tiền hơn..., quanh năm suốt tháng chạy vạy, xoay sở lo toan... làm 
gì còn thời giờ và tâm trí mà tìm hạnh phúc! Có người hiểu lầm thiểu dục tri 
túc là từ bỏ phấn đấu. Thật ra, trong đạo Phật, có danh từ tinh tấn, đó là chăm 
chỉ, cố gắng lo cho đời sống bản thân, cho gia đình và giúp ích cho xã hội, 
chữ đời sống nói ở đây bao gồm luôn đời sống vật chất, tinh thần và tâm linh. 


Phật dạy răng chớ có tham lam, ham muốn, vơ vét vì ai cũng biết rằng lòng 
tham thì không có đáy, nó sẽ gây ra đau khổ cho chính mình và cho người 
khác. Trái lại, chúng ta nên cứu khổ và cho vui; biết cứu khổ là có lòng bị, 
biết cho vui là có lòng từ. Từ bi là như thế. Khi biết vui với cái vui của người 
khác mà không đồ ky ghen ghét người ta, đó là có lòng hỷ. Khi biết bỏ cáu 
kỉnh, bực bội, sân hận, oán hờn, đó là có lòng xả; xả, xả hết, sẽ thấy nhẹ nhàng, 
lâng lâng, sẽ biết cười như đức Phật Di-Lặc, ngài là vị Phật duy nhất có tượng 
hình dung một người cười mà không tham thiên nhập định, ngài cười vì đã xả 
hết rồi, không còn vướng mắc gì nữa, lúc ấy là lúc tâm được bình. 


Ngoài hai điều thiểu dục tri túc, từ bi hỷ xả, còn gì đáng nhấn mạnh? Thiểu 
dục tri túc là đôi với mình, từ bi hý xả là đôi với người. Còn một điêu thật là 
hay trong đạo Phật, đó là phản quang tự kỷ, nghĩa là quay ánh sáng soi vào 


1740 


chính mình, chính lòng mình. Thông thường, con người chỉ hướng ra cảnh 
bên ngoài cho nên “tai vướng tiếng êm ái, lưỡi ham vị ngon ngọt, mũi thích 
mùi thơm tho...”rồi dính mắc vào, ham muốn, chạy theo, chiếm đoạt.... mang 
cái khổ choàng vào mình. Trong các thứ khô thì “cầu mà không được” là một. 
Hơn nữa, con người có cái tật chỉ nhìn thấy các cái đở, các cái xấu và các lỗi 
lầm của người khác và cố tình quên những các cái dở, các cái xấu và các lỗi 
lầm của chính mình. Biết quay vào trong đề xét bản thân mình, thường xuyên 
và nhân nại, dần dần sẽ nhận ra những lỗi lầm và khuyết điểm của mình, mới 
hiểu rằng mình đã bị ngắm ba độc ra làm sao rồi chân thành sám-hồi, đồng 
thời nguyện cương quyết không tái phạm, trong sách gọi đó là chân sám- -hồi. 
Nhìn vào ta và xung quanh ta, chúng ta nhận xét rằng vì thiếu phản quang tự 
kỷ mà con người phạm vào một lầm lẫn vô cùng lớn lao: đó là việc cho cái ta, 
cái ngã của mình một giá trị quá lớn đồng thời cho cái ta, cái ngã của người 
khác một giá trị quá nhỏ. 


Đối với đạo Phật, cái ta đó chỉ là giả mà thôi. Có người hỏi: thế thì có cái gì 
thật? Phật giáo đáp: bản thể của con người mới là thật, còn tất cả mọi hiện 
tượng trên thế gian này chỉ là giả. Bản thể ấy đâu? Nó có tên là Phật tánh. 
Đức Phật dạy: Chúng sinh nào cũng có Phật tánh. Mọi Phật tử chăm lo tu hành 
để thấy tánh là như vậy. Minh tâm kiến tánh là như vậy. Kiến tánh thành Phật 
là như vậy. 


Đối với mình thì thiêu dục tri túc, đối với người thì từ bi hỷ xả (gọi là bốn tâm 
vô lượng). Đề tiến xa trên đường thành Phật, hành giả hãy có đạt đến vô ngã. 
Con đường thật là khó khăn, nhưng đã là con đường thì phải đặt chân lên mà 
đi, tự mình đi, không ai đi hộ được. Đến chùa tìm học ở các đồng đạo, mỗi 
khi ta thấy vị nào đã làm cho cái ta nhỏ đi được thì chúng ta biết rằng vị đó 
đang tiễn trên đường tu. Ngược lại, cũng có chỗ đáng nghĩ ngợi khi thấy người 
nảo đi chùa cả mười năm mà chắng có gì khá hơn, vì cái ta vẫn còn quá lớn! 


Nói vậy, sợ đi xa đề mắt rồi! Quay về thế giới đau khổ, loạn lạc ngày nay, 
đạo Phật giúp được gì? Đã biết rằng tâm bình thì thế giới bình, nhưng bao giờ 
thì sáu tỷ cái tâm trên trái đất này mới bình? Vì thế đạo Phật đã dạy chủ trương 
bất bạo động. Nôm na là không dùng sức mạnh để giải quyết các vấn đề tranh 
chấp. Có bạn sẽ hỏi: quân thù nó đánh mình, chăng lẽ ngôi yên? Thắc mắc thế 
là phải. Câu trả lời là: hãy bình tĩnh xem xét vấn đề đề tìm mọi giải pháp ôn 
hòa đã, hết đường hòa bình mới tính cách khác, nghĩa là tính đến võ lực. Đó 
là trả lời theo quan điểm thế gian. Còn thái độ xuất thế gian thì chúng ta theo 
không nổi. Tại sao? Vì đối với các vị đã lên đến hàng bồ-tát thì cái ngã không 
còn nữa. 


1741 


Nhân nói về tâm bình và nghiệp báo, chúng tôi xin phép bàn với vài đạo hữu 
đã nêu lên thắc mắc rằng “không biết do cái nghiệp nào mà dân tộc ta khổ sở 
triền miên như vậy?” Vẫn đề quá rộng lớn vì lan sang nhiều lĩnh vực như lịch 
sử, xã hội và chính trị. Tôi muốn giới hạn vào địa hạt đạo Phật. Mỗi người có 
một cái nghiệp riêng gọi là biệt nghiệp. Mỗi dân tộc có một cái nghiệp chung 
gọi là cộng nghiệp, tạm gọi như là tông sỐ S nghiệp riêng của từng cá nhân. 
Chúng tôi chưa dám bàn vê ý kiến nói rằng “cái tội diệt Chiêm Thành, chiếm 
Chân Lạp, quét Cao Mên của tiền nhận chúng ta là những nhân xâu của cái 
cộng nghiệp xâu của chúng ta ngảy nay. ” Rất có thể đó là một trong các nhân. 
Chỉ gân đây thôi, thế hệ chúng ta chứng kiến được, những cuộc đầu tố chém 
giết dã man trong cải cách ruộng đất theo mẫu ngoại bang, với các cô vẫn 
ngoại bang, những cuộc thảm sát hàng loạt tại Huế hỏi tết Mậu Thân, những 
trại khô sai dưới cái tên gọi là học tập cải tạo làm chết bao nhiêu người, tan 
nát bao nhiêu gia đình, những chiếc ghe chở quá đầy người để thu cho được 
nhiều vàng bắt chấp những hiểm nguy trên biển cả làm cho hàng bao nhiêu 
ngàn người chết đuối, những vụ san bằng các nghĩa địa nhất là các nghĩa trang 
quân đội... bao nhiêu những thứ ấy hắn là những yếu tố làm cho cộng nghiệp 
của dân tộc ta không phải là một cộng nghiệp thiện. Dĩ nhiên, trong cái cộng 
nghiệp â ấy vẫn còn các biệt nghiệp, cho nên vẫn có người thoát các khổ nạn 
băng cách này hay cách khác. Điều quan trọng nhất cho chúng ta là biết gây 
thiện nghiệp, từng cá nhân gây thiện nghiệp, dân dần cái cộng nghiệp mới khá 
được. Đó là biết ứng dụng đạo Phật vào đời sống chung của dân tộc. Trong 
một bài ngắn, chúng tôi không thể kê ra nhiều chỉ tiết, tuy nhiên quý đạo hữu 
có thê tìm đọc các tài liệu xác thực về các sự kiện mà chúng tôi mới nêu lên ở 
trên đây. 


Tóm lại, đạo Phật có thể cống hiến hạnh phúc cho mỗi người qua phản quang 
tự kỷ và thiểu dục tri túc, có thê cống hiến an lạc cho xã hội qua từ bi hỷ xả, 
có thê công hiến thanh bình cho dân tộc qua sự xây dựng một cộng nghiệp tốt 
lành và cống hiến hòa bình cho nhân loại qua tự do tư tưởng, khoan dung và 
bất bạo động. 


Quý vị hỏi thêm: “đạo Phật có thể giúp gì cho con người trước cái chết?” 
Vân đê quá lớn, những gì chúng tôi sắp trình bày ở đây chỉ là mây nét sơ sài 
mà thôi. 

Đạo Phật quan niệm rằng con người do năm uẫn hợp thành, năm uấn là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thân thê, còn bôn thứ vô hình kia (thọ, tưởng, 


hành, thức) gọi chung là tâm. Thế thì con người có thân và tâm. Do đó, ta 
thường nghe người ta chúc lành cho nhau băng mây chữ thân tâm an lạc. 


1742 


Thân thì do bốn đại là đất, nước, gió, lửa hợp thành (nên hiểu: đất là những 
thứ rắn như xương..., nước là những thứ lỏng như máu..., gió là những thứ hơi 
như không khí..., lửa là những thứ thuộc về sức nóng như thân nhiệt...). Tâm 
thì gồm thọ, tưởng, hành và thức: thọ là cảm giác như dễ chịu, khó chịu, trung 
hòa..., tưởng là nhớ nghĩ, hành là mọi tạo tác tâm lý còn gọi là tác ý, thức là 
biết tức là tri giác. Cái biết của mắt là nhãn thức, của tai là nhĩ thức, của mũi 
là ty thức, của lưỡi là thiệt thức, của thân (da) là thân thức, của ý là ý thức. Đó 
gọi là sáu thức. 


Thức thứ bảy là thức chấp ngã. Thức thứ tám (tên là a-lại-da) là cái kho vô 
hình chứa cái nghiệp vô hình của con người. Khi con người chết đi, nếu không 
thành thánh tức là chưa thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì mọi thứ tan rã, chỉ có 
thức thứ tám này còn lại, nó mang cái nghiệp đi sang một thân khác; nói nôm 
na cho dễ hiểu là cái thức ấy đi đầu thai, hợp với tỉnh cha huyết mẹ thành một 
con người khác; đó là nói theo cách nói hàng ngày, chứ sự thật thì “người ta” 
có thê tái sanh thành cái khác vì có tới sáu nẻo luân hôi. 


Người ta thường gọi cái đó là thần thức, trong sớ cầu siêu gọi là hương linh 
hay vong linh. Thời gian đi sang thân khác tôi đa là 49 ngày. Trong khi bỏ 
thân cũ tức thân tiền ấm, chờ thân mới tức thân hậu ấm thì thần thức không 
có thân gì cả, nhưng sách cứ gọi là thân trung âm. Các vị tôn đức Tây Tạng 
đã nhập định thật sâu mà theo rõi chuyên động của thần thức nên các ngài biết 
rõ trong 49 ngày ấy có những chỉ tiết gì, tất cả đã được ghi trong cuỗn sách 
gọi là Tử thư Tây Tạng. 


Sự tái sanh vào cảnh giới nào tùy thuộc vào cái nghiệp. Kiếp sống này là do 
nghiệp của các kiếp trước mà ra. Kiếp này lại gây nghiệp cho nên khi chết đi, 
cái nghiệp gồm nghiệp cũ cộng với nghiệp của kiếp này lại dẫn đến tái sinh 
(trừ trường hợp tu thành thánh). Sang kiếp mới, lại gây nghiệp, chết đi thì lại 
tái sanh, cứ như thế hoài. Cho nên con người trôi lăn mãi trong vòng luân hồi. 
Tạm coi như đợt sóng nhô lên là sống, đợt sóng thụt xuống là chết. 


Đạo Phật dạy cho chúng ta một cách tu đơn giản, dễ thực hành, để thoát luân 
hồi dù chưa thành thánh. Đó là việc gieo các nhân lành vào trong a-lại-da, mỗi 
giây mỗi phút gieo thật nhiều nhân lành ấ ấy để cho chúng lớn dần lên, át hết 
các nhân xâu của nghiệp. Gieo thế nào? Bằng cách niệm sáu chữ “Nam mô 
A-DI-Đà Phật” hay bốn chữ “A-Di-Đà Phật” vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi 
nảo có thể được (chi tiết về pháp môn niệm Phật không nói ở đây). Mãi mãi 
rồi thành cái nếp, khi gần chết thì tâm không bị xáo trộn bởi các niệm (các ý 
nghĩ) tạp nhạp như tiếc của, nhớ vợ, thương con, hận kẻ thù v.v... ; trái lại, 


1743 


trong tâm chỉ còn toản là các niệm về Phật A-Di-Đà mà thôi. Thần thức không 
bị lôi vào một trong sáu nẻo luân hồi mà trái lại được đưa lên một cõi yên tịnh 
gọi là Tịnh độ của đức Phật A-DI-Đà. Lên đó rồi, chưa phải là thánh nhưng 
được gần chư bỗ-tát, chư thượng thiện nhân, tu học dần dần mà giải thoát. Nói 
dễ hiểu, nơi đó là cõi Cực Lạc của đức A-Di-Đà. Nói một cách khác, cao hơn, 
cõi Cực Lạc ẫy chỉ là một tình trạng của cái tâm mà thôi. 


Vậy thì đạo Phật ngoài việc dạy cho chúng ta cách sống với tâm bình, bình 
với chính mình, bình với đồng loại, tìm hạnh phúc bằng cải tâm bình ẫy, lại 
còn dạy cho chúng ta chuẩn bị cho sự ra đi yên ồn, thoát khỏi sinh tử luân hồi. 
Như vậy chăng là vô cùng quý báu ư? Vấn đề là thực hành ngay trong đời 
sống hàng ngày. Nói thì dễ mà làm thì khó, ai cũng hiểu như vậy, song phải 
có gIeo nhân mới mong hái quả được. 


Đề kết thúc bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin sám-hối về những chỗ 
thiếu sót, tối nghĩa và sai lầm. 
Kính xin Tam Bảo gia hộ cho toản thê quý vị thân tâm thường an lạc. 
(G/S Nguyễn Văn Phú nguyên Hiệu Trưởng Trường Hưng Đạo, Saigon) 
-—-0Oo--- 


Buddhism: Three Marks of Existence 
“Impermanence, Suffering, and Egolessness” 
By Barbara O'Brien 


The Buddha taught that everything In the physical world, including mental 
activity and psychologIcal experlence, 1s marked with three characterisfIcs -- 
Impermanence, suffering, and egolessness. Thorousgh examinaton and 
awareness of these marks help us abandon the grasping and clinging that bind 
uS. 


Suffering (Dukkha) 


The Pali word dukkha 1s most often translated as "suffering,” but 1t also means 
"unsatIsfactory” or "Imperfect." Everything mafterial and mental that begins 
and ends, 1s composed of the five skandhas, and has not been liberated to 
NIrvana, 1s dukkha. Thus, even beautiful things and pleasant experlences are 
dukkha. 


Buddha taught that there are three main categories of dukkha. The first 1s 
suffering or pain, dukkha-dukkha. It includes physIcal, emotional and mental 


1744 


pamn. Then there 1s viparinama-dukka, which 1s Impermanence or change. 
Everything 1s transItory, including happiness, and so we should enJoy 1t while 
1f 1s there and not cling to 1t. The third 1s samkhara-dukka, conditioned sfates, 
meaning we are affected by and dependent on something else. 


lmpermanence (Anicca) 


Impermanence 1s the fundamental property of everything that 1s conditioned. 
All conditioned things are Impermanent and are In a constant state of flux. 
Because all conditioned things are constantly 1n flux, liberation 1s possIble. 


We øgo throuph life attaching ourselves to things, ideas, emotional states. We 
become angry, envious, and sad when things change, die, or cannot be 
replicated. We see ourselves as permanent things and other things and people 
as likewIse permanent. We cling to them without deeply understanding that 
all things, Including ourselves, are Impermanent. 


By renunciation, you can be liberated from clinging to things you desire and 
the negative effects of those things changing. Because of Impermanence, we 
Ourselves can change. You can let go of fears, disappoIntments, and regrets. 
'You can be liberated from them and enlightenment 1s possIble. 


By nourishing your Insight Into Iimpermanence each day, Thịch Nhat Hanh 
writes that you wIÏll live more deeply, suffer less, and enJoy life more. Live 1n 
the moment and appreclate the here and now. When you encounter pain and 
suffering, know that It, too, shall pass. 


Egolessness (Anatta) 


Anatfa (anatman 1n Sanskrit) 1s also translated as non-self or non-essentialIty. 
Thịs 1s the teaching that “you” are not an Integral, auftonomous entity. The 
individual self, or what we might call the ego, 1s more correctly thought of as 
a by-product of the skandhas. 


The five skandhas are form, sensation, perception, mental formations, and 
conscIousness. These agøregates or heaps ø1ve us the 1llusion of being a self, 
separate from all others. But the skandhas are constantly changing and 
1mpermanent. You are not the same for two consecutive momenfs. RealizIng 
this truth can be a long and difficult Journey, and some traditions think 1t 1S 


1745 


only possIble for monks. We cling to who we think we are, but we are never 
the same from moment to momerI. 


Thịs concept 1s one that separates BuddhIism from HindulIsm, In which there 
1s a belief in an Individual soul or self. While many Buddhists believe 1n the 
cycle of rebirth, with anatfta there 1s no self or soul. 


Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism differ on how anatman Is 
understood. The liberated nirvana state in Theravada 1s a state of anatfa, freed 
from the delusion of ego. In Mahayana, there 1s no Intrinsic self, we are not 
really separate, autonomous beInøs. 
-=-0O0o--- 
TAM PHÁP ẤN 
(Three Characferistic marks of the Buddha's Teachings) 
Thích Nguyên Tạng 


Niềm tin là đức tính cao quý, cần thiết và rất quan trọng trong đời sống của 
người Phật tử. Niềm tin đóng một vai trò quan trọng mà ai cũng có để ,BIÚp 
người ấy đến với Phật quả. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật từng dạy răng:" 
niềm tin là mẹ đẻ của công đức ". Đạo Phật là đạo Giác Ngộ, muốn đạt được 
giác ngộ hành giả phải có niềm tin chân chính, mà niềm tin chân chánh ấy 
phải có cơ sở thực tế và trí tuệ đúng như thật. 


Trên tinh thần đó, đối với hệ thống Kinh Điển do Đức Phật truyền dạy trong 
49 năm, người học Phật phải có cơ sở để chứng tín rằng đó là lời Phật dạy, cơ 
sở đó chư Tổ Đức gọi là Pháp Ấn. Trong Phật Giáo có hai loại Pháp â ân: Nhất 
Pháp Ấn và Tam Pháp Ân. NHẤT PHÁP ẤN là nói đến Kinh Điền liễu nghĩa 
của Bắc Truyền Phật Giáo. Nhất Pháp Ấn là Thật Tướng Ấn tức là lấy thật 
tướng của các pháp làm gốc, nên nói nghĩa lý thật tướng của các pháp là ấn 
tín của hệ thống tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Bắt cứ giáo lý nào không dựng 
lập trên quan điểm này, thì Phật giáo Đại Thừa đều xem là tà thuyết. 


TAM PHÁP ÁN là dành riêng cho Kinh Điền bắt liễu nghĩa của Nam Truyền 
Phật Giáo. Bài viết này sẽ trình bày sơ lược về TAM PHÁP ÁN. 


Ấn có nghĩa là con dấu, hay con mộc, để chứng nhận chính thức cho một 
tổ chức, một đoàn thể nào đó, thứ hai, ấn là nói lên chủ trương, đường hướng 
được đưa ra trong tổ chức đó. Chữ ấn ở đây được dùng như một danh từ trừu 
tượng đề làm tròn hai nhiệm vụ: chứng tín cho những Kinh điển hiện hành là 


1746 


lời Phật dạy, thứ hai là chỉ cho tư tưởng chủ đạo của Kinh Điền Nam Truyền 
Phật Giáo. Tam Pháp Ấn đó là: 


-Chư Hành Vô Thường 
-Chư Pháp Vô Ngã 
-Niêt Bàn Tịch Tĩnh 


Kinh điển của Tiểu Thừa Phật giáo được ấn định bởi ba Pháp Ấn trên, nếu 
không như thê thì chính là tà thuyêt. 


UCHƯ HÀNH VÔ THƯỜNG: 


Các hành vô thường (Phạn: Anitya sarvasamskarah, Pali: anicca, E: 
Impermanence), còn gọi là Nhất thiết hành vô thường ấn, Nhất thiết hữu pháp 
vô thường ân, gọi. tắt là Vô Thường án): Tất cả các pháp hữu vi ở thế gian đều 
vô thường, dời đối, biến chuyền, sinh diệt không ngừng. Chúng sinh không 
nhận biết điều này nên đối với vô thường mà lầm chấp là thường, nên triển 
miên thống khô, vì thế Phật nói vô thường đề phá chấp thường của chúng sinh. 


Vô thường là đặc tính chung của mọi sự sinh ra có điều kiện, tức là thành, 
trụ, hoại, không. Từ tính vô thường ta có thể suy ra hai đặc tính kia là Khổ 
(dukkha) và Vô ngã (anatman). Vô thường là tính chất cơ bản của cuộc sống, 
không có vô thường thì không có sự tồn tại, vô thường cũng chính là khả năng 
dẫn đến giải thoát. Có tri kiến vô thường, hành giả mới bước vào Thánh đạo. 
Vì thế tri kiến vô thường được xem là tri kiến của bậc Dự lưu. (Impermanence 
1s the basIs of life, without which existence would not be possIble; 1t 1s also 
the precondition for the possIbility of attaining liberation. Without recognition 
Of anitya there 1s no entry Info the supramundane path, thus the 1nsight leading 
to ”stream entry"). 


* Vô thường có hai loại: a). Sát na vô thường, chỉ cho sự biến hóa trong 
từng sát na, có sinh, trụ, dị, diệt. b) Tương tục vô thường, chỉ trong một thời 
kỳ có 4 tướng sinh, trụ, dị, diệt nôi tiêp nhau. 


* Có ba loại vô thường: 


a)Niệm niệm hoại điệt vô thưởng: trong từng sát na nhỏ nhất đều ân chứa 
sự hoại diệt vô thường. 


1747 


b)Hỏa hợp ly tán vô thường: mọi sự vật hiện tượng hòa hợp để rồi ly tán, 
tan rã, vô thường. 


c)Tất cảnh như thị vô thường: chân lý về sự vô thường trong cuộc đời này 
là như thê. Sự vô thường luôn luôn có mặt. 


Trong Kinh Niết Bàn (quyền 4) Phật nói về Vô thường như sau: 
Chư hành vô thường 


Thị sinh diệt pháp 
Sinh diệt diệt dĩ 
Tịch diệt vi lạc 

Các hành vô thường 
Là pháp sinh diệt 
Sinh diệt hết rồi 
Tịch diệt là vu. 


Thiên Sư Vạn Hạnh đời nhà Lý (1010 -1225) trước giờ thị tịch đã nhắc nhở 
chúng đệ tử về sự vận hành của vô thường qua bài kệ: 


Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, 
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô. 
Nhậm vận tịnh suy vô bồ úy, 
Thịnh suy như lộ tháo đầu phô". 
Thân như bóng chóp chiễu tà 
Cỏ cây tươi tốt qua thu rụng rồi 
X4 chỉ suy thạnh việc đời 
Thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. 
Kinh Kim Cang cũng nói: 
“Nhất thiết hữu vi pháp 
Như mộng huyền bào ảnh 
Như lộ diệc như diễn 
Ứng tác như thị quán.” 


1748 


(Tất cả pháp hữu vi, như chiêm bao, ảo thuật, bóng nước, ảnh tượng, sương 
mai, điện chớp, rât cân phải có cái nhìn như thê) 


Các pháp thể gian thuộc hữu vi 
Như đêm đông giác mộng đông thùy 
Như đô giả dối không bên chắc 
Như bọt nước tan mất cấp kỳ. 

Như bóng trong gương nào phải có 
Như sương giọt nắng chẳng còn chỉ 
Như luông điện chớp làm gì có 
Nhận xét như vầy mới thật tri. 


Nhận thức được như thể để không khỏi đau khổ, lo âu, sợ hãi khi vô thường 
đên. 


I/ CHƯ PHÁP VÔ NGÃ: 


Các pháp vô ngã (Phạn: Niratmanahsarva-dharmah), còn gọi là nhất thiết 
pháp vô ngã ấn, gọi tắt là Vô ngã ấn). Tất cả các pháp hữu vi ở thế gian nói 
chung đều là vô ngã, không có chủ thể nhất định, chúng sinh không rõ biết 
nên đối với tất cả pháp lầm chấp là có chủ thể, vì thế Phật nói Vô ngã để phá 
trừ chấp ngã của chúng sinh. 


Vô ngã (Nonself - Anatman) là một giáo lý căn bản của Đạo Phật, cho rằng, 
không có một Ngã (atman), một cái gì trường tồn, bất biến, nhất quán, tồn tại 
độc lập nằm trong mọi sự vật. Theo Đạo Phật, cái ngã, "cái tôi" cũng chỉ là 
một tập hợp của ” năm nhóm" (Ngũ uẩn - Five aggregates - Skandha), luôn 
luôn thay đổi, mất mát và vì vậy " tôi" chỉ là giả hợp, găn liền với cái khô đau, 
không có chủ thể nhất định. Ví dụ, con người được câu tạo băng một tổng thể 
ngũ uân: Sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uần. 


-Sắc uân: chỉ cho phân vật chât, thân thê như mắt, tai, mũi, lưỡi, đầu, mình, 
tứ chi 


-Thọ uân: là chỉ cho toàn bộ cảm giác, không phân biệt chúng là dễ chịu 
hay khó chịu hay trung tánh. 


-Tưởng uân: là nhận biệt các cảm giác như âm thanh, màu sắc, mùi vị... kê 
cả nhận biệt ý thức đang hiện diện. 


1749 


-Hành uân: vận hành của tâm lý, chỉ sự hoạt động của tâm sau khi có tưởng, 
ví dụ như đánh giá, vui thích, ghét bỏ, quyêt tâm, tỉnh giác.. 


-Thức uân: bao gôm sáu dạng ý thức liên hệ tới sáu giác quan: ý thức của 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 


Qua sự phân tích chi tiêt của năm uân trên ta không thây cái uân nảo là của 
ta, vậy mà lâu nay ta lâm tưởng uân này là thật có đê rôi ta tự gây đau khô cho 
mình và cho người. 


HI/ NIẾT BÀN TỊCH TỈNH: 


Niết bàn tịch tĩnh (Phạn: Satamnirvanam), còn gọi là Niết bàn tịch diệt ấn, 
Tịch diệt niết-bàn ấn, còn gọi là Diệt, Diệt Tận, Diệt độ, Tịch diệt, Bất Sinh, 
Viên Tịch, Giải thoát, Vô vi, An lạc, từ phổ biến và gọi tắt là Niết bàn. Tất cả 
chúng sinh không rõ biết khổ đau sinh tử cho nên tạo nghiệp, trôi lăn trong ba 
cõi, sáu đường, vì thế Phật nói Niết Bàn tịch diệt cho chúng sinh quy hướng. 


Niết bàn là mục tiêu tối hậu phải đạt được của tất cả những đệ tử Phật, dù 
họ thuộc về tông phái nào, Nguyên Thủy hay Đại Thừa. Theo Phật Giáo 
Nguyên Thủy, Niết bàn được xem là đoạn tuyệt vòng luân hồi (Samsara) và 
đi vào một thê tồn tại khác (Nibbana ¡s departure from the cycle of rebirths 
and entry Iinto an entirely different mode of exIstence). Đó là sự tận diệt sốc 
rễ của ba độc: tham, sân và sĩ (desire, hatred & delusion). Đồng thời Niết Bàn 
có nghĩa là không còn chịu sự tác động của nghiệp (Karma/action), không còn 
chịu quy luật của nhân duyên, ở trạng thái vô vi, tức là đặc tính thiếu văng sự 
sinh, trụ, dị, diệt hoặc thành, trụ, hoại, không. Còn theo Phật giáo Đại Thừa, 
Niết Bàn được xem là sự thống nhất với cái Nhất thể tuyệt đối (sự bình đẳng 
của chúng sinh- Sattvasamata), sự thống nhất luân hồi với dạng "chuyền hóa" 
của nó. Niết bản được xem như sự lưu trú trong tính tuyệt đối, sự an lạc khi 
thấy mình cùng một thể với tuyệt đối, khi thấy mình giải thoát khỏi mọi ảo 
giác, mọi biến tướng của tham ái. 


Có hai loại Niết Bản: 
a)Hữu dư Niết bàn: 


Tiếng phạn : Savupadisesa-Nibbana: Niết bàn còn tàn dư, Niết bàn trước 
khi tịch diệt. Niệt bàn này là trạng thái của các thánh nhân đã loại bỏ phiên 


1750 


não, không còn tái sinh. Các vị này còn sông trên đời nên vân còn ngũ uân, 
còn có nhân trạng, nên gọi là "hữu dư”. 


b)Vô dư Niết bàn: 


Tiếng phạn: Anupadisesa-nibbana: là Niết bàn không còn - ngũ uẫn, mười 
hai xứ, mười tám giới và các căn. Niết bàn Vô Dư đến với một vị A La Hán 
sau khi viên tịch, không còn tái sinh. Loại Niết Bàn này cũng được gọi là Niết 
Bàn toàn phần hay Bát Niết Bàn. 


Bát Chánh Đạo - con đường đưa tới Niết bàn: 


Kinh Tăng Nhất A Hàm (số 18), các vị Tỳ kheo hỏi Tôn giả Xá Lợi Phật 
về Niết Bàn: "Bạch Đại Đức, làm thế nào để an trụ trong Trung đạo, làm thế 
nào đề tuệ nhãn sanh, làm thế nào để trí tuệ sinh và làm thế nào để đưa tới 
Niết bàn". Ngài Xá Lợi Phật trả lời: "Này chư Hiền giả, đó là con đường Bát 
Chánh Đạo: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tỉnh tắn, chánh niệm và chánh định. Đó chính là con đường đưa hành 
giả vào trung đạo, làm cho tuệ nhãn sinh, làm cho trí tuệ sinh và làm cho an 
trụ vào Niết bàn". 


Bát Chánh Đạo: con đường tám nhánh giải thoát khỏi khổ đau đề đạt đến 
Niết bàn, là chân lý cuối trong Tứ Diệu Đề. Bát Chánh Đạo là một trong 37 
Bồ Đề Phần. Đó chính là: 7. Chánh kiến: gìn giữ một quan niệm xác đáng về 
giáo lý; 2.Chánh e duy: suy nghĩa hay có một mục đích đắn, suy xét về ý 
nghĩa của bốn chân lý một cách không sai lầm; 3. Chánh ngữ: không nói dối, 
không nói lời phù phiếm; 4 Chánh nghiệp: không phạm các giới luật; 5 Chánh 
mạng: trảnh các nghề nghiệp giết hại như đồ tế, thợ săn, buôn bán vũ khí, 
thuốc phiện; 6. Chánh tỉnh tấn: siêng năng phát triển nghiệp tốt, loại bỏ nghiệp 
xâu; 7. Chính niệm: tỉnh giác và tu tập trên ba nghiệp: thân, khẩu và ý; ở. 
Chánh định: tập trung tâm ý để đạt bốn tầng thiền xuất thế gian. Bát Chánh 
Đạo không nên hiểu là những "con đường" riêng biệt mà chính là ba môn học 
mà hành giả phải thực hành triệt để xuyên qua Giới (gồm chánh ngữ, chánh 
nghiệp & chánh mạng), Định (gồm Chánh tinh tấn, chánh niệm & chánh định) 
và Tuệ (gồm Chánh kiến & chánh tư duy). Chánh kiến là điều kiện tiên quyết 
để đi vào Thánh Đạo và đạt đến Niết bàn. 


Kết luận: Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: "Này chư Tỳ kheo, từ xưa 
cho đên nay, ta chỉ nói lên hai vân đê: Khô và phương pháp diệt khô". Khô là 


1751 


các hành vô thường, các pháp vô ngã (pháp â ấn thứ 1 và 2), và phương pháp 
diệt khô chính là Niết bàn tịch tĩnh (pháp ấn thứ 3). 


Cuộc sống hiện nay và ngày mai vô cùng náo động và cuồng nhiệt, con 
người luôn đánh mắt mình trong mọi sát na của đời sống vật chất, phù du giả 
tạm này, để rồi cuối cùng phải chịu sự chi phối, hành hạ của vô thường, khổ 
đau, của sinh tử luân hồi. Tu pháp ấn là giáo lý căn bản của Phật giáo giúp 
cho chúng ta suy ngẫm và áp dụng vào trong đời sống của chính mình, để 
cho đời mình bót khổ./. (Thích Nguyên Tạng) 

-—-0Oo--- 


The three rounds of Teaching of the Buddha - which are known as the three 
turninzs of the Wheel of Dharma: 


- The first round presented the Four Noble Truths: Suffering, the Truth 
Of the origin of Suffering, True Paths and True Cessatlons. 

- The second Turning the Wheel of Dharma: the Buddha dealt exclusI- 
vely and exhaustively with the Noble Truth of Cessation. 

- The third Turning of the Wheel of Dharma: the discourse on selfless- 
ness was clarified In the context of three different phenomena: Imput- 
ed phenomena, dependent phenomena and throroughly established 
phenomena. 


®_ Imputed phenomena are said to be selfless because they do not 
have an Intrinsic 1dentIty. 

e®. Dependent phenomena are sald to be selfless because they lack 
of Identity of being self-produced. 

e Thoroughly established phenomena are said to be selfless 
because they lack any ultmate 1dentity. 
(The Body, Mind, Spirit Miscellany — Jane Alexander) 


The Three Types o£ Karma - A fundamental concept of Eastern (Hindu, 
Buddhsst, Jain, Sikh) thought, karma 1s the law of moral consequences. In 
literal terms, 1f you do something bad, you wIll, at some point, pay for 1f; IÝ 
you do something good, you wIll receive kindness and happIness In return . 
More profoundly, every thought, word and deed 1s weighed on the scales of 
an eternal Justice. Even 1f you have been virtuous 1n this life, misfortune and 
sickness can come from the accumulated bad karma of past lives. Until you 
pay off your “karmic debts”, and expunge (xoá bỏ) your karma, you are 


1752 


condemnecd to repeat life again and again, through reIncarnation. Three types 
Of karma are described in Hindu texts: 


Sanchita (accwmulafed works) — AIll the accumulated karma of past 
Incarnations, this 1s responsible for the body that each person has 1t In theIr 
current life, as well as the situation in which they find themselves. This karma 
1s destroyed when knowledge of Brahman, the Eternal, 1s attained. It can be 
modified by good deeds and pure thoughts. 


Prarahdha (rucffyng works = ra quả) — Selected from the Sanchita karma, 
this type of karma influences a personˆs life in their present 1ncarnation. It 
cannot be avoided or changed. 


Kriyamana or Agami or Vartamana (cwrrenf works) — Thịs 1s the karma 
that 1s being created for the future: the way our thoughts and actions 1n this 
life wIll affect our future life and Incarnations. This karma can be altered by 
correct atfitude, as well as by particular rites. 


Các loại 'Nghiệp Bệnh' theo Phật giáo 


Đã sinh ra làm kiếp con người thì không thể tránh khỏi quy luật tạo hóa sinh 
- lão - bệnh - tử. Nhưng đề hiểu thâu đáo của quy luật này thật không đơn giản 
vì thân người vốn là tứ đại hợp thành (đất, nước, gió, lửa) vốn dĩ không bên, 
duy chỉ có ý chí là sức mạnh tiềm ân mà tạo hóa đã ban cho và chỉ có ý chí 
mới giúp con người hiểu được mọi lẽ, tồn tại và phát triển. 


Cuộc sông kim tiên trong xã hội ngày nay đã làm đảo ngược mọi trật tự vôn 
có trước đây, con người trở nên tham - sân - sĩ hơn bao giờ hêt. Bản năng con 
người qua đó trôi dậy và trở nên hung hăng hơn. 


Trong một lần Đạt ma sư tổ qua Trung Hoa để truyền đạo thì được một đệ tử 
hỏi Thầy là có kiếp trước, kiếp sau hay không thì được trả lời rằng ta không 
biết. Vì sao thầy không biết? Vì ta chưa chết nên ta chưa biết. Cái này cũng 
giống như câu hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước... Căn cơ mỗi người 
khác nhau nên căn duyên cũng khác nhau vì vậy khi hiểu mình là ai, ai là mình 
thì chúng ta mới phá tan được màn vô minh, khi đó mọi thắc mắc sẽ không 
còn. 


Phật giáo có ghi lại một số 'nghiệp bệnh' theo nhân quả báo ứng như sau: 


J3 


1. Kiếp trước nếu sát hại nhiều lươn và ếch nên kiếp này phải mang những 
chứng bệnh thuộc về phôi... Nêu ai mang những chứng bệnh này thì nên phóng 
sanh những vật đó đê giải bót nghiệp cho mình. 


si Kiếp trước, kiếp này nếu sát hại nhiều nghêu, sò, ốc, hến, tôm, cua... thì sẽ 
mang những chứng bệnh thuộc vê thận đê trả nghiệp là chính, ngoài ra trong 
nhà anh em hay tranh châp, cãi nhau. 


3. Bệnh tim mạch thì sát hại nhiều loại vật có cánh. 
4. Bệnh ung bướu thì sát hại những loài vật có 4 chân. 


5. Những người trong con mắt lúc nào đo đỏ, những tia máu đỏ như sợi chỉ là 
sát hại người nhiêu đời trước. 


6. Hay đau khớp, nhức chân tay là do nhiều đời kiếp trước và nay sát hại loài 
sâu bọ côn trùng, tức là những ký sinh trùng nhỏ bé. 


7. Những người da xanh mét mét nhìn có vẻ yêu đuôi, mệt mỏi là do sát hại 
các loài răn, rít nhiêu. 


Đây là những biểu hiện bệnh liên quan đến nghiệp chướng... và cũng không 
năm ngoài luật nhân quả. 


Vì cuộc sống có nhân quả, nên chúng sinh hãy bớt tham ăn uống, tu dưỡng 
tâm hồn, chịu khó phóng sanh, đọc kinh hồi hướng các oan gia trái chủ nhiều 
đời, nhiều kiếp thì bệnh nặng sẽ thành nhẹ, bệnh nhẹ sẽ tiêu trừ.... 
(Biên tập viên (tổng hợp) 
--0O0--- 


Parent / Chỉld Karma — Whatˆs the karma that brings parents and children 
together? Clearly this 1s one of the most Intimate of all relationship karmas. 
Without questions, parents and children have known each other 1n past lIves, 
usually many times. What”s more, parenfs and children meet on the other side 
beƒore physical conception so that all souls involved understand the karma 
and purpose of coming together and agree to the union. 


Parents and children come together to work out negative karma, to enJoy øood 
karma, or both. Karma can øo either way, parents owning karma to child, child 
Owning to parent, or a combination. There can be an exchange of roles. Ín one 


1754 


life you may be the parent, and In another life you may be the child. Either 
way, you wIlÏ continue to reincarnate together until the karma 1s resolved. 


Being a parent Is one of the most sacred dutles a soul can perform. Ít 1s a 
microcosm of the relationship you have with God and your parent. The ability 
to procreate 1s one of the highest spiritual privileges. If there 1s difficulty In 
this aspect of your life, 1t can be an 1ndIcation that there 1s some type of karma 
related to bearing children. 


The spiritual purpose of parenfts 1s to usher In new souls to Earth. By bearing 
children, you are giving other souls the opportumty to pay their karma and 
learn thetr lessons. In turn, the soul coming 1n as the child 1s puttIng the1r trust 
1n the parenfs. 


Parents have a great responsIbilIty 1n ralsing children. Many new parents feel 
helpless In the role as parent and feel they do not know how to properÌy care 
for a child. While 1f”s true that there are many logistical things to learn In 
raising children, what makes a good parent 1s the same lesson underlying 
every relatlonship — love. A parent has many dutles to perform, but the most 
essentfial 1s to love his or her chi1d. 


'What happens 1ƒ you misfreat your children? You create some of your havIesf 
karma. It 1s Imperative to do the best Job you can as a parent. You are held 
karmically responsible for the actlons you take In the way you ralse your 
children. It”s not about perfection. God understands we make mistakes. It”s 
about your motives and 1ntent In your relationshIp to your children. 


'Where does your responsIbility begin and end as a parent? You are responsIble 
for your children 1n the sense that 1t s your Jjob to help in the development of 
the soul that inhibits the child”s body until 1t 1s capable of being responsible 
for 1tself. Ultimately, you are responsIble for your own soul and no one elseˆs, 
be 1t family or friends, but until the child has fully developed, 1t needs the 
support of the parent. 


Thịs developmental process can best be described 1n term of the aura. There 
are three distinct phases 1n the spiritual development of the child. The first 
seven years are crucial. Within those years, the soul in the child”s body 1s still 
developing and engaging 1fs auric field, especially 1ts menfal and emotIonal 
powers. At this point, the child 1s very Impressionable. By seven, the basic 


1755 


aura 1s set, which means the basic personality patterns are also set. It doesn”t 
mean you canˆt change them, but after aøe seven 1f requIres more effort. 


By age twelve, the soul brings In more of 1ts aurIc power, particularly the 
aspects of the aura related to 1ts Higher self. It 1s Interesting that this moment 
coincides with the child”s entry Into puberty. Then the soul goes through yet 
one more developmental staøe when 1t brings In all of 1ts spiIrItual power. This 
aura 1s fully engaged by around sixteen years old. It 1s at this point that the 
child 1s now an adult in the metaphysical sense. Ït 1s now responsIble for 1s 
own actIions and wIll bear 1ts karmIc responsIbilIty. 


During the formative years, the developing soul needs the support and 
guidance of the parents. Here 1s where you need to show all the love and care 
that you can for your children. Let”s them know you're there for them. Instill 
in them a strong moral character. lt doesn”t mean a particular religlon 
necessarily, but good basic morals. Make sure you are a living example of the 
princIples you are Instilling. The example you set wIll have far more Impact 
on your child than any words. 


Children need to express their desires and wants yet respect decIsions made 
on their behalf by their parents. At the same time, 1n making decIsions for 
ther children, parents need to recognize the unique qualiiles and 
characterIstIcs of the child and nurture them, rather than try to force the ch¡ild 
to their own way of thinking. The goal 1s to teach them to become 
independent. 


From the spIritual point of view, the parenfal responsIbility for the child ends 
once the soul fully engaged 1n 1(s spiritual power. At that point, the official 
role of parent 1s essentially over, and the young adult needs to start making 
his or her own decIslons. This does not mean that the karma with the child and 
parent 1s necessarlly over. Depending on the situation, that karma can 
continue, but the roles are different. The child still honors and respectfs the 
parent, but the responsIbility to make decisions for the child has come to an 
end. 


Of course, our relationshIp with our children continues for the rest of our [Ives. 
Many times, an even deeper friendship can develop 1n later years. But parenfs 
need to be careful not to Interfere 1n the lives of their grown children. They 
should certainly be there to offer support and advice when needed, but parenfs 
need to respect the Independence of the child. In the same way, the child needs 


1756 


to leave the nest and make his or her own life. Again this doesn”t mean the 
parents are left out of the equation or that their advice or value 1s less. lt means 
ørown children need to stand on theIr own and forge theIr own way 1n HIÍe. 


How does karma work from the point of view of the child? Do children create 
karma? Even though there 1s a full soul in a child”s body, the full spiritual 
apparatus 1s not fully engaged until the child 1s sixteen. As a result, children 
do not create much karma, because they do not yet have full responsIbility for 
theIr actions, except 1n extreme situafions. 


However, the child will strongly feel the effects of 1ts past karma. The 
condition you find yourself1n as a child has a strong bearing on the karma you 
have build up 1n past lives. For example, 1f you physically abused your body 
1n your previous lIfe, you may find yourself born Into a weak or sickly body 
1n this life. On the other hand, 1f you took øood care of yourself 1n the life 
before, you wIll most likely be born Iinto øgood health. The type of life you are 
born Info 1s of your own making. The people, the conditions, for the most part, 
are karmic. AÁs you ørow, you begin to bear the mark of your own free wIll 
and can 1mprove these condiftIions. 


What about accidental pregnancIes? Are they part of the divine life? This 1s a 
SensiIfIve 1ssue. FIrst, the ability to conceive a child always happens In 
cooperation with the divine. There 1s no such thing as a purely blological 
conception leading to the development and bĩrth of the child without the 
spIritual dimensions being 1nvolved. In the normal course of events, the 
karmic decIsion as to who wIll be our children or parents 1s decided before we 
Incarnate and 1s part of the divine plan for us. 


Having said this, there are such things as accidental pregnancIes. In accidental 
pregnanclIes, there 1s a spiritual fluidness connected with 1t. The spiritual 
energy leading to the pregnancy 1s 1n the ethers before the act of conceptIion 
takes place.. Once the Higher sees that this particular situation 1s leading to a 
physical conception, a decIsion 1s made quickly as to what soul wIll come 
through. Souls coming through these types of pregnancies are paying back 
certan karma, while the parents wIll need to adapt their spIritual path to 
accommodate the unexpected soul. The wonderful thing 1s the Higher 
compensates these situatlons very well, and many times you can alleviate 
other karma by becoming an unexpected parent. 


1757 


What about the karma of grandparents? This can be a sign that at some poInt 
the role was as parent/child, especially 1f there 1s a close relatlonship. There 
can be karma In these relatlonships, but they are not as Intense as with 
parent/child, and more often these souls have worked things out and have now 
take on a less active role. The same holds true with aunts, uncles, nephews 
and nieces. 


Karina 0ƒ Siblings — The karma of brothers and sisters 1s usually not as Intense 
as the karma between parents and children, but 1t certainly comes 1nto play, 
for better or for worse. Who your siblings are 1s no accident. This 1s all part 
of your karmic chart. 

The spIritual lesson of brothers and sIsters 1s to recogn1ze that we are all 
brothers and sIsters 1n light. We are all children of God and need to respect 
one another In that way. The tests and trials in being a brother or sIster prepare 
us for other Interactlons we wIll have as we øroW up. 


It1s a great blessing to have good karma with your siblings. This 1s most offten 
the sign that you have earned that relationship In past lives and now come fo 
enJoy that good relationship and support 1n this present life. Yet 1t”s all too 
common among siblings for there to be rivalry, Jealousy, even a love/ hate 
relatlonship. AgaIn this can be a sign of a karmic condition returning. 

The bottom line with siblings 1s to show love and patlence. You may not 
always see eye to eye, but do your best to be there for your brothers and sIsters 
and honor the relationshIp. 


Theist - người tu theo thuyết hữu thần 

Theistic — belief in exIstence of Gods 

Theology — study of devine thing or religious truth = thuyết thần học 
Theosophical — theo thuyết thần trí (Theosophy - thuyết thần trí) 


Theravada - Phật giáo Nam truyền: Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Lào, Thái 
Lan và Cao Miên (Mahayana = Phật Giáo Bắc truyền) 


The Spirit of Theravada Buddhism — The maJjor lands in which Theravada 


Buddhism prevalls are Ceylon, Burma and Thailand... The vital area of 
continuity between Theravada and original Buddhism lies many In the earnest, 


1758 


hopeful and self-sufficlent humaniIsm that 1s so constanfly displayed In the 
Dhammapada — Buddhist scrIptures. 


The Theravada Buddhist speaks the three vows: “lI take my refuge 1n the 
Buddha; I take my refuge 1n the Dhamma; I take my refuge 1n the Sangha,” 1t 
1s 1n this context that his dedication to these ”Three Jewels” 1s to be 
understood. By the Buddha he means the human Gautama who first achieved 
enlightenment and has shown the way to the peace and Joy of Nirvana; upon 
him he looks gracefully as his beloved Master and trusted teacher. By the 
Dhamma he means the essential doctrines about suffering, 1s cause and cure, 
that were taught by the Master and have been handed down for the discIples” 
guidance — at first by word of mouth and since embodied In the Cannon of the 
“[hree Baskets”. By the Sangha he means the communmtty of monks, 
established by Gautama and gIven 1ts regulatlons during his lifetiIme; 1t 1s now 
the representative on earth of hIs agøressive zeal in pursuIt of the conditions 
Of true well-being, and the custodian of his teaching. 


What we call a personality 1s Just an individual stream of becomIng; a croSS- 
secfion of It at any øiven moment 1s an agsregate of the fIve skandhas, which 
(as long as 1t continues) are In unstable and unceasing 1nteraction with each 
other. These five are (1) the body (which 1s not dualistically separated from 
the mental factors in Eastern psychology), (2) feelings, (3) ideas, (4) volitlons, 
and (Š) conscIous awareness or pure sensation. They are held together In this 
shifting 1nteraction by the force called praprr; at death they are dissolved and 
the aggregate which they have formed 1s no longer capable of persIsting. 
Many Theravada thinkers apply this concept of momenfariness not only to 
psychological states but also to all entities 1n the physical world. 
(The Teachings of the Compassionate Buddha by E. A. Butt) 


-Himmayana (small vehicle”) whose monks aimed to reach nirvana by 
achieving the status ofarhat (“worth and enlightened one”). Today”s surviving 
branch of Hinayana 1s known as Theravada (“what the elders said”), which 1s 
practiced In Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of South East As1a. 
The secret of Theravada”s longevity arguable result from three different 
factors: 1s strlct adherence to the letter of the Pali scriptures; 1ts flair for 
Creating song monasfIc Institutlons and for sustaining tles with secular 
øovernment; and 1s flexIbility 1n co-existing with and absorbing elemenfs of 
non-Buddhsist folk religion. 


1759 


-Mahayana (“greater vehicle”), whose schools varlously believed that 
everyone can achieve nirvana, either through enlightenment or by the 
Inftervention of the spiritual being termed a bodhisattva. Buddhism had 
become eradicated In India by the 15th century, but Mahayana was established 
in Tibet, Nepal, China and Japan. The main Mahayana school today are Zen, 
Pure Land, Nichiren Buddhism, Shingon, T1betan Buddhism and Tendai. The 
present Dalai Lama, exiled from Tibet, 1s perhaps the world”s most famous 
(Mahayana) Buddhist ever... 

(The Body, Mind, Sprrit Miscellany của tác giả Jane Alexander) 


NAM TÔNG: chỉ dùng Tam Tạng (kinh, luật, luận), về phần kinh thì có: 
Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tương ứng bộ kinh, Tăng chi bộ kinh, Tiểu 
bộ kinh. 

Về tu chứng: Nam tông cho rằng đạo quả cao nhất mà hành giả có thê đạt 
được là A-la-hán, Thanh Văn, Duyên Giác. Tu tại gia không lên tới đó được. 
Nam tông nhằm đạt đến ngã không (cái ta là không), tu để giải thoát cho mình 
thôi. 


Theravadins - claim to be faithful to the original teachings of the Buddha, 
which offer a practice stripped of Gods or heavenly realms, 
and which stress self discipline, moral norms and renuncIation 
(sự từ bỏ) of the world as the only way towards enlightenment 
The Theravadin Buddhism holds the Budhha to have been a 
mere mortal like the rest of us and althouph 1t reveres and 
respects him, 1t lays no gøreat stress on bhaktI (yoga of 
devotion). Thịs failure to recognize the need for bhakti as well 
as Jhana (yoga of knowledge) produce what some regard as a 
“dryness" In the Theravadin path absent from the Mahayana. 
Therefore the Theravadin 1deal for arhat, the individual who 
achieves enlightenment for him or herself and enter NÑirvana 
alone... 


Today, Theravada Buddhists, otherwIse known as Theravadins, number over 

150 million worldwide, and during the past few decades Theravada Buddhism 

has begun to take root in the West and In the Buddhist revIval 1n India. 
-—-0Oo--- 

Thermonuclear - nhiệt hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân ở nhiệt độ cao 


Thrall - sự nô lệ, người nô lệ 


1760 


Thrive — produce, ørow = phát sinh 
Throbbing (pulse) - đập mạnh 

Thus - theo cách đó, như vậy, như thế, do đó 
Tinge — màu nhạt, vết nhẹ 

Tirade - đả kích, tố cáo 


Tisyaraksita — king Ashoka”s consort (cung phi) who destroyed the 
venerated tree — the Bodhi tree - to be condemned to death Just 
before Ashoka passed away... 


Chinese records say that Tisyaraksita, the young queen of King Asoka, was 
proud ofher undoubted beauty. However, she wasn”t a disciplined woman. 


King Asoka had a son by a senior wIfe. The son was about 25 years old and 
pOSsessed a palr of attractIve eyes like those of a Kunala bird. Therefore this 
prince was called Kunala. 


One day the beautiful young Queen Tisyaraksita met Kunala alone 1n the 
palace and being Infatuated, embraced him. 


Prince Kunala was shocked and escaped from her embrace and reJecting 
outright her advances said “You are my father”s wIfe. Are you not ashamed 
to behave 1n this manner?” The young Queen threatened him saying “as long 
as you don't desire me, you wiÏlÏ soon cease to exIst, you fool†”” 


Thereafter, she waited for an opportunmity to take revenge on the Prince for 
rejecting her... The opportunity occurs when Ashoka sends Kanula to quell an 
uprising 1n Taksasila. Ashoka becomes extremely 1lI, and TI1syaraksifa 1s able 
to find a cure by ordering Ashoka”s doctor to bring anyone 1n the kingdom 
suffering from a similar 1llness directly to her. She finds such a man, and after 
kiling him, discover that the 1llness 1s caused by a large stomach worm that 
can be killed by Ingesting an onion. 


When she cures Ashoka, he grants her wish to be given command of the 
kingdom for a week, and her first order 1s to officlals 1n Taksasila to have 
Kunala”s eyes plucked out. When Kunala returns, he pleads for mercy for 


1761 


Tisyaraksita, and the purity of truthfulness of his pleas causes the miraculous 
restoration of his sight... 


There was another aspect to Tisyaraksitaˆs character. She 1s perhaps the only 
woman 1n recorded history that was Jealous of a Bodhi tree because of her 
husband”s adoration for that tree. 


When King Asoka returned from a pilprimage, with Thera Upagupta, he 
donated a hundred thousand cash to each of the most Important four sacred 
places connected with the life of the Buddha. 


The place of His birth, the place of his enlightenment, the place of His first 
sermon and the place where the Buddha attained Parinirvana. 


Then whatever the Jewels of special quality he had, he sent to the Bodhi Tree. 
Divyadana says, “This thought occurred to the Queen. The King enJoys 
sensual pleasure with me but sends Jewels of special quality to the Bodhi 
Tree. ” 


Young Queen T1syaraksita took action. She conspIred wIth a woman who had 
been outcast and made the Bodhi Tree wither, a sign that the Tree would die. 
She must have used some poIson. 


When King Ashoka heard of the destruction of his beloved Bodhi Tree he 
fainted and later cried. 


Ashoka 1s so grlef stricken that he exclaims that 1f Bodhi dies, he wIll too. 
Tisyarakslta says she wIll bring him pleasures 1f he no longer has Bodhi, and 
1t 1s then that she finds out that Bodhi 1s the sacred tree, not a mIstress. 
RegconizIng her mistake, TIsyaraksita pleads with the sorceress to restore the 
tree, which she can do by watering 1t with thousand pitchers of milk a day. 
Ashoka 1s so overJoyed that he vows to establish a great quinquenmial festival 
to honor the Sangha, the Buddhist communrty of believers... 

(Bruce Rich) 

---00Ö00--- 
Tỉisyaraksifa - Đề thất la soa 


Thái tử con vua A Dục (Asoka) hồi thế kỷ thứ ba trước dương lịch. Mẹ ngài 
là bà hoàng hậu Liên hoa (Phạn: Padmavati). Vua đặt tên ngài là Kunala (Câu 
na la), vì cặp mặt ngài rât sáng, sáng như mặt chim Câu la na trên núi Hy mã 


1762 


lạp sơn (Himalaya). Còn Pháp danh của Thái tử là Pháp Tăng Phạn: 
Dharmavivardhana. 


Thái tử lớn lên, cưới vợ con nhà quý phái, tên Chơn kim man (Phạn: 
Kacacanamala). 


Một hôm, thái tử Câu na la đi với vua cha đến viếng Chùa Sư Thượng tọa biết 
rằng rồi đây thái tử sẽ bị nạn mù mắt, bèn nói với vua nên để cho thái tử 
thường đến chùa mà nghe Pháp. Vua ưng thuận. Sư Thượng tọa bèn giáo hóa 
cho thái tử, dạy ngài tham thiền về sự hư hoại của cặp mắt. Sư có mách rằng 
chừng nảo thái tử gặp nạn mù mắt, chừng ấy ngài sẽ trả hết dư nghiệp. 


Lúc ấy, bà phi sủng ái của vua A Dục là Đề thất la soa (Tisyaraksita) yêu thái 
tử vì cặp mắt của ngài, có tỏ tình với ngài. Nhưng thái tử chăng khứng làm 
chuyện trái đạo lý. Bà đem lòng oán. 


Nhơn khi dân chúng miền Bắc Ấn Độ ở thành Đắc xoa thi la xứ Càn đà la 
(Gandhara) sanh loạn, vua bèn phái thái tử lên đó dẹp loạn và cai trị. Bà phi 
Đề thất la soa dùng ấn của vua đóng vào thánh chỉ, phái người lên thành Đắc 
xoa thi la mà móc cặp mắt thái tử và đuôi ngài đi. 


Biết là dịp để cho mình trả xong nhơn quả, thái tử Câu na la vui lòng móc cặp 
mắt của mình. Ngài tham thiên, đặc quả Tu đà huờn và đặc luôn quả Tư đà 
hàm, ngài cũng được mắt huệ nữa. 


Vợ ngài lên miền Đắc xoa thi la, gặp ngài, vợ chồng dắt nhau vừa xin ăn, vừa 
đi lân vê Kinh đô Hoa thị (Pataliputra). 


Chăng tiện giáp mặt vua, thái tử vừa đờn vừa ca, thuật nông nỗi gian truân của 
mình. Vua A Dục nghe lấy làm đau đớn, đòi thái tử vào, nhìn biết con mình 
và hay ra sự độc ác của bà phi Đề thất la xoa. Vua ra lịnh xử thiêu nàng trên 
giàn hỏa, mặc dù thái tử đã hết lòng can gián. 
(Theo từ điển Phật học Hán Việt của Đoàn Trung Còn) 
-—-000OOOooo--- 
The Bodhi Tree (Venerated Tree) 


At the western side of the Mahabodhi Stupa 1n Bodhgaya stands the large and 
historic Bodhi Tree under which Shakyamuni Buddha, then known as 
Gautama, attained enlightenment some 2540 years ago. Gautama had been 
practicing ausferiftles for six years 1n the area of the NiranJana River near 


1763 


Bodhgaya. Finally understanding that this could not lead to realisatlon, he 
abandoned hs austeritles and In the nearby village of Senam1I (now also known 
as SuJata) the Brahmnn girl SujJata offered him milk-rice. 


Strengthened by this, he took some kusha grass for a mat and sat under the 
pIpal tree facIing east. He resolved not to rIse until he attained enlightenment. 


As he sat in deep meditaton, Mara, Lord of IIusion, symbolising the 
delusions of one's own mind, tried tirelessly to distract him from his purpose. 
Gautama then touched the earth, calling 1t to bear witness to the countless 
lifetimes of virtue that led him to this place of enlightenment. The earth shook 
confirming the truth of his words. Mara unleashed hIs army of demons to 
distract and tempt Gautama from his purpose, but Gautama triumphed over 
the Iinner obstacles and the power of his compassion transformed the demons' 
weapons 1nto flowers. His mind was utterly subdued. For seven days after the 
enlightenment, Buddha continued to meditate under the tree wIthout moving 
from his seat. Another week passed in walking meditation, and for a third the 
Buddha contemplated under the Bodhi Tree. The earliest records on the tree 
are 1n the 'Kalingabodhi Jataka', which gives a vivid description of the tree 
and the surrounding area prior to the enlightenment, and the 'Asokavadana, 
which relates the story of King Ashoka's (3rd century B.C) conversion to 
Buddhism. His subsequent worship under the sacred tree apparently angered 
his queen to the poInt where she ordered the tree to be felled. Ashoka then 
pIled up earth around the stump and poured milk on 1s roots. The tree 
miraculously revived and grew to a height of 37-metres. He then surrounded 
the tree with a stonewall some three-meters high for 1ts protection. Ashoka's 
daughter Sangamitta, a Buddhist nun, took a shoot of the tree to Sri Lanka 
where the King, DevanampIyatIssa, planted 1t at the Mahavihara monasfery 1n 
Anuradhapura. The fourth direct descendant of the original Bodhi Tree still 
flourishes today and 1s the oldest continually documented tree In the world. 


In 600 AD, the tree was again destroyed; this time by the zealous King 
Sesanka. HIuen T'sang recorded the event, along with the planting of a new 
Bodhi Tree sapling (taken from the original) by King Purnavarma In 620 AD. 
At this time, during the annual celebration of Vaisakha, thousands of people 
Irom all over India would gather to anoint the roo(s of the holy tree with 
perfumed water and scented milk, and to offer flowers and music. Hiuen 
T'sang wrote, "The tree stands 1nside a fort-like structure surrounded on the 
south, west and north by a brick wall. It has pointed leaves of a bright green 
colour. Having opened a door, one could see a large trench In the shape of a 


1764 


basin. Devotees worship with curd, milk and perfumes such as sandalwood, 
camphor and so on." 


Much later the English archaeologist Cunningham records, "In 1862 I found 
this tree very much decayed; one large stem to the westward with three 
branches was still green, but the other branches were barkless and rotten. I 
next saw the tree In 1871 and again in 1875, when 1t had become completely 
decayed, and shortly afterwards in 1876 the only remaIning portion of the tree 
fell over the west wall during a storm, and the old pipal tree was gone. Many 
seeds, however, had been collected and the young scion of the parent tree were 
already 1n exIstence to take 1ts place. " 


The present Bodhi Tree 1s most probably the fifth descendant of the original 
tree to be planted at this site. It still performs a very Iimportant role to 
Buddhists of all traditions. Being viewed as the actual Buddha by some, I 1s 
a reminder and an 1nspiration, a symbol of peace, of Buddha's enlightenment 
and of the ultimate potential that lies within us all. 


CÂY BÒ ĐÈ LINH THIÊNG 


Kim Cương Tọa (Vajrasana Diamond Throne of Enlightenment) chỗ Đức 
Phật ngồi thiền và chứng quả là vị trí đặc trưng của sự chứng ngộ, có thê nói 
rằng Cây bỏ đề liên quan mật thiết với sư chứng ngộ của Đức Phật và nó trở 
thành trung tâm chính của nơi thờ tự lễ lạy của khách hành hương, quan trọng 
hơn là vì cây Bồ đề được coi như là một biểu tượng của sự phát triển Phât giáo 
nó chịu ảnh hưởng thăng trầm dưới sự tấn công và ủng hộ của truyền thống 
Bà La Môn giáo. Trong một văn bản ghi lại rằng trước khi Hoàng đế Asoka 
trở thành một vị Phật tử, Ông ta đã cắt cây Bồ Đề lẫy gỗ cho Ngoại Đạo làm 
lễ tế lửa cũng dường Phạm Thiên. Không lâu sau khi những làn khói tan biến 
thì lạ kỳ thay một cây Bồ đề con được mọc ra từ đống tro tàn với những cảnh 
lá lung linh như lông vũ, Hoàng Đề Asoka kinh ngạc và Ngài đã cúng dường 
sữa trên phần còn lại của cây bồ đề cũ, sáng ngày hôm sau cây bồ đề mới đã 
cao bằng cây bô đề cũ. 


Hoàng Đề Asoka trở thành một vị Phật tử không lâu sau đó Ông ta đều đặn 
đến viếng thăm cây bồ đề và ân hận hành vi trước kia của mình đã chặt nó. 
Tuy nhiên Hoàng Hậu (vợ Asoka) trở nên ganh tỊ với cây bồ đề và sai người 
hầu chặt đi một lần nữa. Lại một lần nữa Asoka tắm gốc cây bồ đề với sữa và 
cây bồ đề đã khôi phục lại như cũ. Sau này một vị cháu của Asoka đến viếng 
thăm cây bô đề và xây dựng một bức tường bằng đá xung quanh cây bô đề đề 


1765 


bảo vệ nó khõi bị nguy hại về sau. Một số khách hành hương sau này đến tìm 
hạt bồ đề và đem về trồng ở tu viện hay nhà của họ để có được sự an lạc hạnh 
phúc. 

Tỳ Kheo Ni Sanghamitta là con gái của Hoàng Đề Asoka mang một nhánh 
cây bồ đề ở hướng nam tới Sri lanka. Nơi đó vua Devanam Piyatissa đã trồng 
nó trong khuôn viên của Mahavihara, một tu viện lớn nhất của Sri lanka. Việc 
trồng cây bồ đề này đã diễn lại sự chứng ngộ của Đức Phật, và biểu hiện sự 
phôn thịnh phật pháp của Sri lanka . Cây Bồ Đề luôn tươi tốt và mọc ra nhiều 
cây con từ hạt của nó. 


Theo truyền thống lịch sử của người Tây Tạng Taranatha nói rằng ngài Long 
Thọ bậc thầy của trường phái Madhyamika (Trung quán Luận) bảo vệ cây bồ 
đề từ sự tàn phá của voi rừng bằng cách xây xung quanh nó bằng một tường 
đá bao quanh bởi 108 điện thờ với những hình tượng thiêng liêng .Và sau khi 
bờ sông phía đông của Ni Liên Thuyền bị sạt lở Long Thọ làm một cái đập 
khống lồ từ những tản đá lớn được chạm khác với những hình tượng của Đức 
Phật. Nó trở nên được biết như là 7 vị hiền triết của cái đập. 


Vào thế kỷ thứ 6, dưới trận chiến của vua Bengal tấn công làm hư hại cây bồ 
đề nhưng nó được phục hồi với sữa của 1000 con bò. Khách hành hương đến 
viếng thăm Bodhgaya nên chú ý răng cây bồ đề linh thiêng này có thể tái sinh 
chổi nó đâm xuyên qua cây chính vì thế cây bô đề tiếp tục phục hỏi lại chính 
nó. 


Hiện nay mỗi ngày gần 1000 người khách hành hương trên khắp thế giới đã 
đến viêng thăm, đãnh lễ, tụng kinh, ngồi thiền xung quanh gốc cây bô đề để 
tìm kiếm sự an lạc trong thân tâm của họ cho hiện tại cũng như trong tương 
lai. 


Mahabodhi Temple 


The Mahabodhi Temple stands east to the Bodhi Tree. Its architectural effect 
1S Superb. Its basement 1s 48 square feet and 1t rIses in the form of a slender 
Pyramnid, till 1t reaches 1ts neck, which 1s cylindrical in shape. The total height 
Of the temple 1s I70 feet and on the top of the temple are Chatras, which 
symbolise sovereignty of relipglon. Four fowers on 1s ÍOUr COTners rIse 
øracefully giving the holy structure a poIse and balance. This sacred edIfice 1s 
like a grand banner unfurled by time to proclaim to the world the pIous efforts 
of the Buddha to solve the knots of human miIserles to ascend above worldly 
problems and to attain transcendental peace through wIsdom, øood conduct 


1766 


and disciplined life. Inside the temple in the main sanctum, on an altar, 1s a 
colossal Iimage of Buddha In a sitting posture touching the earth by h1s right 
hand. In this posture the Buddha accomplished the supreme enlightenmernt. 
The statue 1s of black stone. The entire courtyard of the temple 1s studded with 
a large number of variefles of stupas. These stupas are of all sizes built during 
the past 2500 years ago. Most of them are extremely elegant In structural 
beauty. 


THÁP BÒ ĐÈ ĐẠO TRÀNG (Mahabodhi Temple) 


Cao, trang nhã được xây dựng thắng đứng tại nơi của sự chứng ngộ đáp ứng 
cho cả hai thờ phượng và tu tập. Tháp nhọn phía trên thờ xá lợi của Đức Phật 
được gọi là Mahabodhi Stupa còn phần phía dưới là chánh điện gọi là 
Mahabodhi Temple. 

Trước kia Tháp Bồ đề lộng lẫy này bị che lấp trong cát đá tôi tăm. Ngài Huyền 
Trang nói rằng Hoàng để Asoka đã xây một kiến trúc nhỏ tại Bodhgaya sau 
khi ông ta viếng thăm nơi này vào năm 260 BC. Sau đó hai Đạo Sĩ Bà La Môn 
đi tìm kiếm trí tuệ đã xây dựng một cái tháp lớn hơn theo lời khuyên của một 
vị Thần: "Nếu các ông muốn gieo trông hạt giống của người giai câp cao với 
tài trí và đức độ cao các ông nên đến chỗ cây bồ đề chỗ Đức Phật thành đạo 
xây dựng một điện thờ và khai quật một vùng đất rộng chổ đó sau đó các ông 
sẽ đạt được ước mơ của các ông." 

Ngành khảo cổ học sau này xác định rằng đã tìm thấy dấu vết của sự xây 
dựng hay xây dựng lại có thê hoàn thành vào năm 50BC-200CE. Thế nhưng 
điều này cũng không chắc chắn lắm ngay cả việc xây dựng chánh điện và sữa 
chữa lại trước thế kỷ thứ 7 là không rõ ràng. 

Mahabodhi Temple đuợc mô tả bởi Ngài Huyện Trang là tòa tháp ba lớp tráng 
lệ thắng đứng cao khoảng 160-170 feet. Nó nằm ở phía đông của gốc cây Bồ 
Đề. Tường của tháp được xây dựng bằng gạch xanh trộn với vôi và với những 
khung trong hốc tường để thờ các tượng Phật bằng vàng. Cột, cửa chính, và 
cửa số được trang trí với vàng và bạc trộn lần với xa cừ và ngọc qúy. Tượng 
Phật Quan Thế Âm và Đức Phật Di Lặc mỗi tượng cao khoảng 10 feet đặt 
trong hốc tường bên trái và bên phải cửa bên ngoải chánh điện. Bên trong 
chánh điện thờ một tượng lớn của Đức Phật Thích Ca trong tư thế chạm đất 
với cánh tay phải. 

Xung quanh Mahabodhi Temple có bảy nơi linh thiêng mà ở đó được tin 
tưởng răng Đức Phật đã trải qua bảy tuần yên tĩnh để hưởng thọ sự chứng ngộ 
của Ngài. 

Tóm lại, Bodhgaya có thể nói rằng đây là một địa danh linh thiêng có một 
không hai trên thế giới. Chư Phật Quá khứ, chư Phật hiện tại, Chư Phật vị lai 


1767 


đều thành đạo ở đây. Thiết nghĩ rằng là một người con Phật nếu có điều kiện 
ít nhất một lần trong đời nên hành hương tới đây để đãnh lễ Chư Phật và viếng 
thăm vùng đất thiêng liêng nà 





Cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng 
Titillate — kích động, kích thích 


Titular - chức vụ, danh nghiã không có thực quyền 
Toil — công việc vất vả 

Tolerance — lòng khoan dung, sự tha thứ 

Tolerate — bao dung 

Topography - địa thế, địa hình, phép đo địa hình 
Torment - sự đau khổ, dày vò 

Tottering — lung lay, sắp đồ 

Tractate — bài luận văn 

Trailblazer - người mở đường, người tiên phong 
Trampling - giậm chân, giẫm nát, chà đạp 

Trance - trạng thái hôn mê trong thiền hay yoga, như bị thôi miên 


Transcend — thăng hoa 


1768 


Transcendent — tôi cao, siêu việt, vô cùng lớn 


Transcendental — all the spIritual levels of a superlor being, or Arya are 
known as transcendental or supramundane = siêu việt 


Transference — thuyên chuyên, chuyển nhượng 
Transgression - vượt qua giới hạn 

Transgressor - người vi phạm, người phạm tội 

Transient — passing through 

Transliteration - bản chuyên tự, sự phiên chữ 

Translucent — clear, transparent = trong mờ, không trong suốt 


Transmigration — Reincarnation - hoán sinh hay chuyền sinh 

Transmigratlon of souls or metempsychosis, a belief common to many 
cultures, in which the soul passes from one body to another, either human, 
animal, or Inanimate. The Australian aboripInes believe that an Infant 1s a 
reIncarnation of deceased ancestors and that the soul 1s continually reborn. 
Some Indoneslan peoples hold that ancestral souls reside 1n sacred animals, 
SomeftIimes 1n preparatlon for a new Incarnation. Similarly, several tribes In 
western Amazonia avoid eating certain animals, such as deer, because they 
belleve ancestral souls have entered the animals' bodies. 


Sau khi con người trút hơi thơ cuối cùng thì cái mà ta gọi là linh hồn tuy đã 
thoát khỏi thể xác nhưng lúc này “linh hồn” còn như ở trong tình trạng tự do, 
chưa nhập vào một thân xác mới, giai đoạn này phải trải qua một thời gian là 
49 ngày. “linh hồn” thuộc giai đoạn 49 ngày này được gọi là Thân Trung Ẩm. 
một cái “thân” khác với nhục thân đã bắt động là thân xác. Thân trung ấm còn 
được gọi là Thần thức. 


Transmute - chuyên hoá, đôi dạng 
Transmufatflon — conversion of base metals Into gold, sIlver 


Transpire — bay hơi, thoát hơi 


1769 


Transpose - đôi chỗ, hoán vị 


Transvestite — đản ông thích mặc đồ đàn bà, ngược lại đàn bà hay mặc đồ 
đàn ông. 


Treacherous — gian tà, bội bạc 

Tread - bước đi, dáng đi, cách đi 

Treatise - luận thuyết, luận án 

TremulouslÌy — run vì hốt hoảng, nhút nhát 
Trendsetter - người mở đầu một xu hướng mới 
Trepidation — tremor, tremble = rung động, rung chuyển 
Tribulation - nỗi đau khổ 

Trigger — cò súng, nút bấm 

Trinity — 3 ngôi một thể, bộ ba 

Trinket - đồ nữ trang rẻ tiền 

Tripartite — ba bên, tay ba, ba phần 

Trivial - tầm thường, không đáng kể 
Troubadour - người hát rong 

Trove — tìm ra, kiện đòi trả lại tài sản 

Truant - đứa bé trốn học, người trỗn việc 
Trudge — lê bước, đi chậm chạp 


Tsampa (TTbet) — Tibetan staples of roasted barley flour (Bột để ăn sáng, 
uông với trà bơ) 


1770 


Tsampa or Tsamba - 1s a Tibetan and Himalayan Nepalese staple foodstuff, 
particularly prominent 1n the central part of the region. It 1s roasted flour, 
usually barley flour and sometimes also wheat flour. It 1s usually mixed with 
the salty Tibetan butter tea. 


Tsongkhapa (1357-1419) — 1s the founder of the Geluk Tradition (Phái 
Hoàng Mão) of Tibetan Buddhism. He wrote three Important 
texts on the stages of the path to enlightenment: “The Greaf 
Treafise (Luận Thuyết) on the Sfages oƒ the Path, the Mid- 
dle-Length Stages 0ƒ the Path and then the shortest version, 
Lines 0ƒ experience`”. 

Tsongkhapa has stated emphatically 1n his Greøaf Treafise: If 
you have not disciplined your own mind, you can not tame 
the minds of others. Therefore those who aspIre (thiết tha) to 
teach and help others must first tame their own minds. 
Members of the Sanga who are wearing monasftIc robes 

and running Buddhist Centers 1n partIcular need to ensure that 
they live up to the example of a øenuine practitioner and 
member ofthe Buddha”s order... 

Then Tsongkhapa explains the process by which we need to 
discipline the mind; this process needs to be based on the gen- 
eral approach ofthe Buddhaˆs path, the general framework 1n 
the three higher trainings: the trainings 1n morality, meditation 
and wIsdom. It 1s on this basIs that we must first discIpline our 
own minds. 

On his death, his body was embalmed and placed 1n an 
exquisite gIlded tomb. His death 1s marked to this day by the 
lighting of lamps at sacred places... 


Đại sư TÔNG KHÁCH BA (1357-1419) 


Trước khi Đại Sư xuất hiện, giáo pháp Hiển-Mật ở Tây Tạng đa phần đều bị 
suy vi. Trừ một số đại đức khả kính, hầu hết người tu hành đều không biết 
giới luật là gì. Có một số người không màng nghiên cứu giáo lý; họ nào biết 
đâu tất cả kinh điển vốn là con đường học Phật. Đối với Nhân Minh Học, họ 
nhận lầm là một loại học thuật biện luận. Đối với Mật pháp, họ chỉ biết pháp 
quán đảnh cuồng loạn mà không rõ căn bản Phật pháp. Họ thiên chấp tu một 
giáo pháp như Đại Thủ Ấn, Đại Viên Giác, v.v... rồi cho là rất siêu việt. 


1771 


Những việc thân cận thiện tri thức, sư trưởng, bảo hộ luật nghi, giới tam muội, 
họ hoàn toàn không cầu mong. Người tu hành chân thật chỉ lặng lẽ tu trì, mà 
không có phương pháp để chỉ dạy. Thấy tình cảnh như thế, Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi khởi lòng thương xót thâm sâu, và vì muốn duy trì thánh giáo, lợi ích 
cùng tùy thuận chúng sanh, nên thị hiện tướng xuất gia thanh tịnh, tức là đại 
sư Tông Khách Ba. 


Rất nhiều kinh điển Hiển-Mật ghi lại việc Bộ Tát Văn Thù trong tương lai sẽ 
thọ sanh nơi vùng biên địa của núi Tuyết Sơn. Kinh Văn Thù Căn Bôn Giáo 
Vương ghi lời thọ ký của đức Như Lai: 


- Sau khi Ta nhập Niết Bàn, cõi Ta Bà trở thành trồng rỗng. Ông hãy hiển hiện 
hình tướng dị sanh, đê hành những hạnh của chư Phật. Hãy đên núi Tuyệt Sơn 
tu hành. Nơi đó lập ra ngôi A Lan Nhã HOAN HY. 


Ỹ nghĩa của lời này là nói rằng sau khi Phật nhập Niết Bàn, Phật pháp từ từ 
suy vi. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù sẽ thị hiện thân phàm phu mà thọ sanh tại núi 
Tuyết Sơn. Ngài tôn sùng y theo giáo lý của đức Phật, hành đại pháp, hóa độ 
chúng sanh, cùng kiến lập chùa chiền tự viện, với pháp hiệu là "Hoan HỶ". 
Sau này, quả nhiên có đại sư Tông Khách Ba giáng sanh tại Tây Tạng, chấn 
hưng Phật giáo, xây chùa "HOAN HỶ". 


Tây Tạng vốn là miền đất thần bí linh địa, nằm ngay trên rặng núi Hy Mã Lạp 
Sơn, là mái nhà thiên nhiên của quả địa cầu, và là cõi Tịnh Độ ở nhân gian. 
Tây Tạng vốn do những dãy núi cao vút nhất trên thế giới kết hợp lại mà 
thành. Nội cảnh Tây Tạng có tầng tầng lớp lớp núi cao chót vót. Từng lớp 
băng tuyết đóng phủ trắng xóa quanh năm trên những đỉnh núi ngản, nên có 
danh hiệu là Tuyết Quốc hay Tuyết Sơn. Trong kinh Phật nói về vùng biên 
địa của núi Tuyết Sơn, chính là Tây Tạng. 
(Việt dịch: Thích Hăng Đạt) 


Tuck - nêp gâp ở quân áo 


Tulku — reIncarnated Lama 
- Tulku 1s the Tibetan translation of nrmanakaya, and hence tulku 
are bodily manifestatlons or Incarnatlons of Buddha and bodhisatt- 
vas and other advanced beIngs who are active 1n this world with the1r 
wIsdom and compassIon 1n order to teach others and lead them to 
awakening and liberation. The Dalai Lama 1s revered as a mamIfesta- 
tion of the celestial bodhisattva Avalokiteshvara... 


1772 


Tulku — Hoá thân Lạt-ma - According to His Holiness the Dalai Lama, the 
whole purpose of reincarnation 1s to facilitate the continuity of being”s work. 
Thịs fact has great implicatlons when 1t comes to searchIng for a successOr Of 
a particular person. For example, while the efforts In general are directed 
towards helping all sentient beInss, In particular they are directed towards 
helping my fellow Tibetans. Therefore, 1f I die before T1betans regain theIr 
{reedom, 1t Is only logical to assume that I wIll be born outside Tibet. Of 
Course, 1t could be that by then my people w1ll have no use for a Dalai Lama, 
in which case they wIll not bother to search for me. So I might take rebirth as 
an 1nsect, or an animal — whatever would be of most value to a largest number 
Of sentient beings. 

Say for Instance, we are looking the reincarnation of a particular monk. FIrst 
1t must be established when and where that monk died. Then considering that 
the new Incarnation will usually be conceived a year or so after the death of 
1{s predecessor — these length of time we know from experlence — a timetable 
1s drawn up. Thus, of Lama X die In year Y, his next Incarnation wIll probably 
be born around eighteen months to two years later. 

In the year Y plus five, a child 1s likely to be between three and four years old: 
the field has narrowed already. 

Next, the most likely place for the reIncarnation, wIll 1t be Inside or outside 
Tibet2 If outside, 1t 1s likely — the Tibetan communitles of India, Nepal or 
SwIftzerland — Next, to ask varlous people 1n the commumity to look out for a 
child between three and four, who might be a candidate. Often there are 
helpful clues, such as unusual phenomena at the time of the child”s birth; or 
the child may exhibIt peculiar characterIstIcs. 

In some cases, the 1dentificatIon process Involves consulting one of the oracles 
(nhà tiên tr1) or someone who has powers of gøn she? (clalrvoyance = khả 
năng nhìn thấu). One of the method that these people use is #œ, where the 
practitloner looks Into a mirror in which he or she mipht see the actual child, 
or a building, or perhaps a written name. I called this “ancienf televiston”. Ït 
corresponds to the visions that people had at Lake Lhamoi Lhatso, where 
Reting Rinpoche' saw the letter Áh, Ka and Ma and the view of a monastery 
and a house when he began the search for me. 

As an example, I w1ll relate to the story of Ling Rinpoche”, my Senior Tutor 
who suffered a stroke and entered a coma from which he never emerged and 
died on 25 December 1983. Later, Ling Rinpoche”s reincarnation has since 
been found, and he 1s presently a very bright and naughty boy of three. His 
discovery was one of those where the child clearly recogn1zes a member of 
the search party. Despite his being only eiphteen months old, he actually 


1773 


called the person by name and went forward to him, smiling. Subsequently he 
correctly identified several other of his predecessor”s acquainfances. 

When I met the boy for the first time, I had no doubts about his Identity. He 
behaved 1n a way that made 1t obvious he knew me, though he also showed 
the utmost respect. On that first occasion, [ gave little Ling Rinpooche'" a large 
bar of chocolate. He stood 1mpassively holding on to 1t, arm extended and 
head bowed all the time he was 1n my presence. [ hardly think any other Infant 
would have kept something sweet untasted and remained standing so 
formally. Then when I received the boy at my residence and he was brought 
to the door, he acted Just as his predecessor had done. It was plain that he 
remembered hIs way around. 

Today, little Ling Rinpoche" 1s already reciting scrIptures, though 1t remains 
to be seen whether, when he has learned to read, he will turn out to be like 
some of the young #wÏkws who memorize texts at astonishing speed, as 1f they 
were simply pIicking up where they had left off... 


Hoá thân tại Tây Tạng - Tulku 


Những người được cho là các hóa thân của các vị Phật, Bồ Tát ở Tây Tạng 
chỉ là do dân chúng Tây Tạng tự xem như vậy. 

Tại Tây Tạng, các vị Đại sư dùng từ Châu-cô (tulku - cũng được dịch là 
Chuyên thế giả) để dịch thuật ngữ nirmanakaya, và cũng hiểu nó như từ Hoá 
thân bên trên. Nhưng thêm vào đó, thuật ngữ Châu-cô cũng chỉ một hiện tượng 
chỉ tồn tại nơi đây và Mông Cổ. Thuật ngữ này cũng có nguồn tiếng Mông 
Cô. Người ta sử dụng hai danh từ tương ưng với ý nghĩa gần như nhau là: 
Hô-tất Lặc-hấn (hoblighan, khublighan) với nghĩa "7ự tại chuyển sinh" và 
Hô-đồ Khắc-đô (khutuktu), nghĩa là "Minh tâm kiến tính, sinh tử tự chủ". 

Tại Tây Tạng, danh từ này chuyên chỉ các dòng tái sinh (SKT. Jatimala) và 
các vị tái sinh, chỉ các vị khi chết không quên bản tính, đầu thai trở lại và tiếp 
nối chức vị và sự việc hoằng hoá trước. Đó là những người được công nhận 
là sự tái sinh của một người đã chết, sau khi được thử thách kiểm nghiệm. 
Quan điểm này phát sinh từ giáo pháp Tam thân và được áp dụng tại Tây Tạng 
với sự phát hiện Cát-mã-ba thứ 2, Cát-mã Ba-hi (kar ma pa kshi (1204- 1283). 
Châu-cô là một phương tiện quan trọng nhằm giữ vững sự nối tiếp bất đoạn 
về tinh thần và lĩnh đạo trong các trường phái Tây Tạng. Tây Tạng có 4 dòng 
tái sinh lớn mà dòng quan trọng nhất là Đạt-lại Lạt-ma. Ngoài ra có một SỐ 
lớn các dòng tái sinh khác. Các vị Châu-cô thường được dân chúng tôn là 
"Phật sống" (Hoạt Phật). (Bách khoa toàn thư) 


1774 


Hóa Thân của Vị Lạt-Ma - Phát biểu của Đức Dalai Lama về vấn đề tái 
sinh của ngài tại Dharamsala 


Mục đích chính yếu của sự hoá hiện của một vị tái sanh là để tiếp tục công 
việc chưa hoàn tất của vị tiền nhiệm để hộ trì Giáo pháp và hoá độ chúng 
sinh. Trong trường hợp của một vị Lama như một người bình thường, thay vì 
có một vị tái sanh thuộc vào cùng trong một dòng tâm thức, thì một người nào 
đó với những liên hệ kết nối tâm linh với vị Lama ấy, xuyên qua phước duyên 
thanh tịnh và năng lực cầu nguyện, thì người đó cũng có thê được công nhận 
là hiện thân của vị Lama. Một cách khác hơn nữa, cũng có thê là vị Lama sẽ 
bồ nhiệm một người kế thừa, và người kế thừa, có thể là một đệ tử hoặc một 
người nào đó trẻ tuổi hơn, sẽ được tuyên nhận là hiện thân của vị Lama kia. 
Bởi vì những sự lựa chọn như vậy cũng có thể xảy ra trong trường hợp của 
một chúng sinh bình thường, nên trường hợp có một vị hiện thân không thuộc 
vào cùng một dòng tâm thức cũng có thể xảy ra trước khi vị tiền nhiệm lìa 
đời. Trong một số trường hợp, một vị đại cao tăng Lama cũng có thể có một 
vài tái sanh khác nhau đồng một lúc, chẳng hạn như hiện thân của thân, hiện 
thân của khâu và hiện thân của ý, vân vân. Trong thời hiện đại, có những 
trường hợp nhiều người biết đến, ấy là có những vị hiện thân đã hóa hiện trước 
khi vị tiền nhiệm lìa đời, chẳng hạn như là trong trường hợp của ngài Dudjon 
Jigdral Yeshe Dorje và ngài Chogye Trichen Ñgawang Khyenrab. 


Các vị Đạt Lai Lạt Ma trong quá khứ đã nhận lãnh trách nhiệm như là những 
vị lãnh đạo chính trị và tâm linh của Tây Tạng trong suốt 369 năm từ năm 
1642 cho đến nay. Giờ đây, bản thân tôi Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, Tenzin 
Gyatso, đã tình nguyện chấm dứt việc nhận lãnh trách nhiệm như trên. Tôi 
hãnh diện và hài lòng là giờ đây chúng tôi có thể noi theo một hệ thống chính 
quyên dân chủ là một hệ thống đang nở rộ ở khắp nơi trên thế giới. Thật ra, 
ngay từ năm 1969 xa xưa trở đi, tôi cũng đã từng nói một cách hết sức minh 
bạch rằng những ai có mối liên hệ với đức Đạt Lai Lạt Ma và Tây Tạng, họ 
cần phải quyết định xem là các vị tái sanh của Đạt Lai Lạt Ma có nên tiếp tục 
trong tương lai hay không. Tuy thế, trong khi thiếu vắng những tôn chỉ rõ 
ràng, ø1ả sử nếu cộng đồng những người liên hệ bày tỏ một ước nguyện mạnh 
mẽ mong muốn các vị tái sanh của Đạt Lai Lạt Ma tiếp tục hiện hữu, thì có 
thể có một nguy cơ rõ rệt là sẽ có những thế lực chính trị có chủ ý ý sẽ lợi dụng 
hệ thống tuyên nhận hoá thân này để hoàn thành những tham vọng chính trị 
riêng tư. Do đó, trong khi tôi vẫn còn đầy đủ sức khoẻ và tỉnh thần minh mẫn, 
tôi nghĩ rằng có lẽ điều quan trọng đối với tôi là chúng ta cần phải thiết lập 
những tôn chỉ rõ ràng để tuyên nhận vị Đạt Lai Lạt Ma kế nhiệm, không để 
bất kỳ khe hở nảo cho sự hoài nghi hay gian trá. Để có thê hiểu được những 


1775 


tôn chỉ này một cách trọn vẹn, điều thiết yếu là phải thấu hiểu về hệ thống 
tuyên nhận TuÌku (hoá thân) và vê những khái niệm căn bản đăng sau hệ thông 
ây. Bởi thê cho nên, tôi sẽ văn tắt giải thích như sau. 


Kiếp quá khứ và kiếp tương lai (kiếp trước kiếp sau) 


Đề có thể chấp nhận được thuyết tái sanh hay về thực tại của các vị Tulku (tức 
các vị hóa thân), chúng ta cân phải chấp nhận sự hiện hữu của đời trước và 
đời sau, của các kiếp quá khứ và kiếp vị lai. Chúng sinh hiện hữu trong cuộc 
đời hiện tại khởi đi từ những đời kiếp trước và chúng sinh đầu thai trở lại sau 
khi chết. Sự đầu thai trở lại một cách liên tục này được công nhận bởi tất cả 
các truyền thống tâm linh Ân Độ cô cũng như được công nhận bởi tất cả các 
trường phái triết học, ngoại trừ phái Charvakas cũng thuộc Ấn Độ cổ, là một 
phong trào duy vật. Có một số các triết gia hiện đại chối bỏ kiếp trước kiếp 
sau dựa trên tiền đề cho là chúng ta không thể nhìn thấy được điều đó. Có 
những người khác thì lại không đưa ra những kết luận rõ rệt dựa trên cơ sở 
này [của việc không “nhìn thấy” được là có kiếp trước kiếp sau]. 


Cách thức tuyên nhận các vị tái sanh 


Sau khi hệ thống tuyên nhận các vị Tulku bắt đầu hiện diện tại Tây Tạng, có 
nhiều cách thức khác nhau đã được khởi sự và phát triển. Trong số những 
phương cách khác nhau này thì phương cách quan trọng nhất liên quan đến lá 
thư tiên đóan của vị tiền nhiệm cùng với những hướng dẫn và những dấu hiệu 
khác nhau có thê xảy đến; hoặc qua cách vị tái sanh nhớ lại và kể lại một cách 
đáng tin cậy về chuyện đời trước; hoặc qua cách vị ấy nhận diện ra được những 
vật dụng thuộc về vị tiền nhiệm hoặc nhận diện ra được những người thân cận 
trong đời trước. Ngoài những phương thức ấy ra, còn có thêm những phương 
thức bố túc khác, chẳng hạn như là thỉnh xin các tiên đoán của những vị đạo 
sư tâm linh đáng tin cân, cũng như hỏi xin tiên đóan của những vị thây tiên tri 
thế tục (oracle) trong khi các vị này đang ở trong trạng thái xuất thần, hoặc 
quan sát các linh ảnh hiện ra trong những hồ nước thiêng của những vị hộ 
pháp như là Hồ Lhamoi Latso, là hồ nước linh thiêng ở về phiá nam Lhasa. 


Chánh sách giả dối và hy vọng hão huyền 
Trong thời gian vừa qua, có những trường hợp của những người quản lý vô 


trách nhiệm, chuyên quản lý gia tài bất động sản giàu có kếch sù của những 
Lama. Những người này đã ham mê chạy theo những cách thức công nhận tái 


1776 


sanh một cách bất chính và điều này đã làm hại đến thanh danh của Giáo pháp, 
của cộng đông tu sĩ cũng như của xã hội của chúng ta. 


Thêm vào đó, từ thời Mãn châu đến nay, các giới chính trị có thế lực của 
Trung Hoa thường xuyên tham dự trong các phương tiện đầy xảo trá, sử dụng 
Phật giáo, các vị thầy của Đạo Phật cũng như các vị hoá thân Tulku như là 
các công cụ để hoàn thành các tham vọng chính trị của họ, qua việc họ can 
thiệp vào các vẫn đề của Tây Tạng và Mông Cổ. Ngày nay, những nhà lãnh 
đạo độc đoán của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, là những người cộng sản 
chối bỏ tôn giáo nhưng lại vẫn tham dự vào các vấn đề tôn giáo, họ đã áp đặt 
cái gọi là chiến dịch giáo dục cải tạo, và tuyên bố về cái gọi là Trật Tự Thứ 
Năm, liên quan đến việc kiềm chế và công nhận các vị tái sanh, bắt đầu có 
hiệu lực từ ngày l1 tháng Chín, năm 2007. Điều này thật là một sự xúc phạm 
và đáng bỉ hỗ. Việc bắt ép tuân theo những cách thức không thích đáng khác 
nhau để công nhận các tái sanh với mục đích xóa sạch truyền thống đặc thù 
của văn hoá Tây Tạng hiện đang tạo ra những thiệt hại rất khó chữa lành. 


Thêm vào đó họ nói là họ đang chờ tôi chết đi và rồi họ sẽ tuyên nhận Đạt Lai 
Lạt Ma đời thứ Mười Lăm theo sự lựa chọn của họ. Điều này thật rõ ràng, là 
qua các quy luật, điều luật mới đây, cũng như qua các tuyên ngôn của họ tiếp 
theo sau đó, họ có một chánh sách rất chỉ tiết để lừa gạt người Tây Tạng, cùng 
lừa gạt những môn đồ của truyền thông Phật Giáo Tây Tạng và cộng đông thế 
giới. Do đó, bởi vì tôi có trọng trách phải bảo vệ Giáo pháp và chúng sinh, và 
ngăn chặn các âm mưu nguy hại ấy, nên tôi phải đưa ra lời công bố sau đây. 


Tái sanh kế tiếp của Đạt Lai Lạt Ma 


Như tôi đã có nhắc đến trước đây, tái sanh là một hiện tượng chỉ nên xảy ra, 
hoặc là qua sự tình nguyện lựa chọn của cá nhân có liên hệ, hoặc ít nhất là 
cũng qua sức mạnh của nghiệp duyên, phước báu và sự cầu nguyện. Bởi thế 
cho nên, cá nhân người tái sanh có toàn quyền quyết định là muốn tái sanh ở 
đâu, tái sanh bằng cách nào và qua hình thức nào mà vị tái sanh sẽ được tuyên 
nhận. Đây là một thực tại không ai có thể ép buộc, hoặc sử dụng mánh khoẻ 
để thao tác. Điều này đặc biệt lại càng không đúng đăn nêu những người cộng 
sản Trung Quốc, là những người dứt khoát chối bỏ ngay chính cái ý niệm về 
kiếp trước kiếp sau chứ đừng nói chi đến khái niệm về những vị Tulku tái 
sanh, bây giờ lại muốn can thiệp vào hệ thống tuyên nhận tái sanh, và nhất là 
tái sanh của các vị Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền Lạt Ma. Điều này đi ngược 
lại với hệ tư tưởng chính trị của họ và mở ra cho ta thấy là họ có hai bộ mặt. 
Nếu tình trạng như thế này tiếp diễn trong tương lai, thì không thể nào người 


1777 


dân Tây Tạng và những ai đang đi theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng có 
thê công nhận hay châp nhận được. 


Khi tôi vào khoảng chín mươi tuổi, tôi sẽ tham vẫn với những vị Lama cao 
trọng thuộc các truyền thông Phật Giáo Tây Tạng, cùng với cộng đồng Tây 
Tạng và những người có liên hệ đang noi theo Phật Giáo Tây Tạng. Vào lúc 
đó tôi sẽ thấm định lại về cơ chế Đạt Lai Lạt Ma xem có nên tiếp tục hay 
không. Dựa trên căn bản đó, chúng ta có thể đi đến một quyết định. Nếu có 
quyết định là tái sanh của Đạt Lai Lạt Ma cần phải tiếp tục và có nhu cầu để 
Đạt Lai Lạt Ma đời thứ Mười Lăm được tuyên nhận thì trọng trách của việc 
tuyên nhận hoá thân phần lớn sẽ nằm trong tay của những nhân viên có liên 
hệ được uỷ quyên, thuộc cơ quan Gaden Phodrang Trust của Đạt Lai Lạt Ma. 
Những vị này cân phải tham vân với các vị thủ ngôi trì giữ các truyền thông 
tu tập khác nhau trong Phật Giáo Tây Tạng, cùng tham vân với những vị Hộ 
Pháp tín cần, là những vị đã được nối kết chặt chẽ không phân lìa và đã tuyên 
thệ trung thành với dòng truyền thừa của các vị Đạt Lai Lạt Ma. Những nhân 
viên được uý thác này cần phải nhận lấy những lời khuyên và hướng dẫn từ 
các vị có liên hệ và thi hành phương thức tìm kiếm và tuyên nhận dựa theo 
truyền thông trong quá khứ. Tôi sẽ để lại những lời hướng dẫn rõ ràng minh 
bạch về việc này. Hãy ghi khắc trong tâm khảm răng, ngoại trừ vị tái sanh 
được tuyên nhận xuyên qua những phương cách chính thống như thé, thì 
không thể công nhận hay chấp thuận một ứng viên nảo được lựa chọn từ những 
lý do chính trị, bất kỳ ai, kế cả những người thuộc Cộng Hoà Nhân Dân Trung 
Hoa. 
[Bản Việt ngữ (dịch tạm) được Konchog Jimpa Lhamo chuyên ngữ từ bản 
Anh ngữ vảo ngày 26/09/2011]. 

-—-0Oo--- 
Tumultuous - bừa bải, hỗn độn, xáo động (tumult = turbulent uprising) 


Tusita — cung trời đâu suât 


The Tusi(a heaven 1s therefore closely associated with Maitreya, and many 
Buddhists vow to be reborn there so that they can hear the teachings of the 
Bodhisattva and ultimately be reborn with him when he becomes a Buddha. 
Other Bodhisattvas dwell in this heaven realm from time to time. Tusita 1S 
part of the same world-system as Earth, and so 1s relatively close, whereas the 
Pure Land of Amitabha Buddha 1s treated as a separate world-system entirely. 


Trời Đâu-suất: Từ điển Phật học Huệ Quang ghi: Trời Đâu-suất 
(Sanskrit&Pali: Tusita (Hán) - Đâu-suât thiên, Hy lạc thiên), là tâng trời thứ 


1778 


4 trong 6 tầng trời ở cõi Dục, ở giữa trời Dạ-ma (tầng trời thứ 3) và trời Hóa 
lạc (tầng trời thứ 5). 

Chư thiên ở cõi trời này luôn sống trong hý lạc, vật chất sung mãn, tính tấn tu 
tập Bát chánh đạo nên gọi là Hỷ lạc thiên. Các Bồ tát giáo hóa ở cõi này 
thường tu tập hỷ (một trong bốn tâm vô lượng) nên còn gọi là Hỷ túc thiên. 
Chư thiên ở Đâu-suất thân cao 4 do-tuần, tuổi thọ trung bình 4.000 tuôi. Các 
vị thiên ở cõi trời này khi khởi dục chỉ cần nắm tay nhau liền được thọ dụng 
như ý. 

Cõi trời này có hai viện: Đâu-suất ngoại viện và Đâu-suất nội viện. 

Đâu-suất ngoại viện là nơi cư trú của chư thiên hưởng thọ nhiều dục lạc, rất ít 
khi được nghe thuyết pháp. 

Đâu-suất nội viện là trụ xứ của Bồ tát Di Lặc, còn gọi là Tịnh độ Đâu-suắt. 
Bồ tát Di Lặc hiện đang giáo hóa các Bồ tát ở đây, đương lai sẽ hạ sanh thành 
Phật. Phật Thích Ca, trước khi giáng xuống cõi Ta bà cũng ở Đâu-suất nội 
viện này. 

Vãng sanh Tịnh độ Đâu-suất (Đâu-suất nội viện), được Bồ tát Di Lặc giáo hóa 
là một trong những mục tiêu quan trọng của Phật giáo đô, thịnh hành và phổ 
biến ở Ấn Độ và Trung Hoa. 

Theo Đảo sử, vua Dutthagamani của Tích Lan, trước khi lâm chung được nghe 
một vị Tỷ kheo nói về Bỏ tát Di Lặc và Tịnh độ Đâu-suất liền phát sinh lòng 
tin và được vãng sanh về cõi này. Các Tổ sư Duy Thức tông như Vô Trước, 
Thế Thân đều phát nguyện và được vãng sanh Tịnh độ Đâu-suất (Theo Đại 
Đường Tây Vực ký). 

Ở Trung Quốc, từ thời Đông Tấn về sau, tín ngưỡng Tịnh độ Đâu-suất rất 
thịnh hành. Các cao tăng như Đạo An, Huyền Trang, Khuy Cơ, Hư Vân, Thái 
Hư, Từ Hàng v.v... cũng đều phát nguyện và thành tựu vãng sanh Tịnh độ 
Đâu-suất. 

Về nhân hạnh tu tập để vãng sanh Tịnh độ Đâu-suất, theo kinh Di Lặc thượng 
sanh: Sanh lên Thượng phẩm gồm 6 hạnh: Siêng tu công đức, đầy đủ oai nghỉ, 
quét tháp đắp đường, cúng dường hoa hương, trụ tâm nhập định, đọc tụng 
kinh điển. Sanh lên Trung phẩm gôm 3 hạnh: Tâm hoan hý, lời nói cung kính, 
thân lễ bái. Sanh lên hạ phẩm gồm 11 hạnh: Sám hối, nghe danh hiệu, tạo hình 
tượng, cúng hương, cúng hoa, cúng y phục, cúng lọng, cúng cờ, cúng phướn, 
thân thường lễ bái, tâm miệng chuyên niệm. 

Ngoài ra, những người tu tập giữ Š giới, 8 giới (Bát quan trai), 10 giới (Thập 
thiện) là nhân hạnh sanh lên Đâu-suất ngoại viện, hưởng phước thiên giới. 
Tụng kinh Địa Tạng, chúng ta gặp câu đầu: “ Tôi nghe như vầy: một thuở nọ, 
tại cung trời Đao lợi, đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp ...” Cung trời 
Đao lợi ở đâu? 


1779 


Theo vũ trụ quan Phật giáo, Trời Đao-lợi nằm trên đỉnh núi Tu-di, bốn phía 
đỉnh núi, mỗi phía đều có § thiên thành, thành Thiện kiến hay Hỷ kiến 
(Sudassana) ở giữa là cung điện của vua trời Đế-thích (Sakka), tất cả gồm 33 
nơi nên gọi Tam thập tam thiên. 

Kinh Trường A-hàm, phẩm Đao-lợi thiên ghi: Chư thiên ở trời Đao-lợi cao I 
do-tuân, thọ trung bình 1.000 tuổi, ăn uống như loài người nhưng thực phẩm 
thanh tịnh hơn. Ở Đao-lợi cũng có việc dựng vợ gả chông nhưng không ân ái, 
thiên nam và thiên nữ chỉ dựa vào nhau là thành tựu việc âm dương. Lúc mới 
sinh ra, chư thiên sơ sinh có vóc dáng tròn trỊa, bằng đứa bé 6 tuổi ở thế gian, 
tự có y phục. Cõi trời này có đầy đủ các thứ báu tốt đẹp, đền đài, lầu các, cảnh 
vật đều thù thăng, trang nghiêm. 

Sinh về cõi trời Đao-lợi, làm con dân của Đế-thích là tín ngưỡng lâu đời của 
người Ân Độ xưa. Thánh mẫu Ma-da sau khi chết sinh về cõi trời này. Đức 
Phật Thích Ca đã có lần thuyết pháp cho Thánh mẫu và chư thiên ở trời Đao- 
lợi trong 3 tháng. 

“Đức Phật là đạo sư của tam giới, là từ phụ của tứ sinh...”. Tứ sinh là thai sinh, 
noãn sinh, thấp sinh và hóa sinh, còn Tam giới là những gì? 





Tam giới (skt. triloka), cũng được gọi là Tam hữu, là ba cõi của Vòng sinh tử, 
là nơi mà loài Hữu tình tái sinh theo hướng Lục đạo (skt. gati). Khái niệm 
Tam giới này có thê hiểu là Vũ trụ quan của đạo Phật. Tam giới bao gồm: Dục 
giới, Sắc giới & Vô sắc giới. 


TỨ SINH LÀ GÌ? 


Tứ sinh là bốn loài động vật có sinh mạng và hình thành trong một thân xác 
không đông nhau. 


1780 


Bồn loài động vật là: 


- Thai sinh 
- Thấp sinh 
- Noán sinh 
- Hóa sinh 


Thai sinh là loài động vật thọ hình bằng bào thai như người, trâu, bò, heo, 
chó... Con người từ khi thọ thai cho tới lúc sanh ra phải ở trong bụng mẹ hơn 
9 tháng, trong khi đó loài trâu, bò, ngựa có khoảng thời gian thọ thai lâu hơn 
lên tới một năm từ lúc bắt đầu tượng hình cho đến khi ra đời. 


Ti hấp sinh là loài vật sinh nơi ẩm thấp như trùn, dế, sâu, bọ, rắn, rết.... Những 
loài nây có thân hình lớn nhỏ không đông nhau, hoặc có 4 chân hoặc không 
chân hay nhiêu chân... 


Noản sinh là loài đẻ trứng như gà, vịt, chìm, cá... Sau khi đẻ trứng, con mẹ 
phải ấp trứng một thời gian 20 ngày như gà, chim hoặc 30 ngày như vịt để sau 
đó trứng nở thành con. Có một điều đặc biệt hơn cả là loài đẻ trứng khi vừa 
nở ra con là có thể chạy nhảy, ăn uống được tự nhiên rất mạnh khỏe. Trong 
khi đó loài mang thai cũng có một hoàn cảnh tương tự, trừ loài người. Người 
là loài động vật yêu đuối nhất trong muôn vật. Con người từ lúc sanh ra cho 
tới khi biết đi đứng, nói năng phải trải qua từ § đến 12 tháng mới thành được. 
Lúc đầu con người không tự ăn uống được mà phải do người mẹ săn sóc sú 
mớm sữa, cơm hay cháo cho độ 6 tháng sau, em bé mới tập ăn uống dần dần 
được. 


Hóa sinh là loài biễn hóa như loài ấu trùng, loải bướm, nhộng, muỗi, ve... 
Chúng phải thay hình đôi xác như lột da hay vỏ đê thành một giông vật khác 
như con ngài hóa nhộng, tắm hóa bướm, lăng quăng hóa muôi v.v... 

Trong bồn loài động vật đó, loài người được ghi nhận là khôn lanh hơn cả, 
biệt biên chê đô vật đê sử dụng và có trí khôn tuyệt vời. Nhưng nêu không tu, 
con người cũng sẽ bị đọa làm thú sau khi chêt. Đó là luật nhân quả tât định. 
THAI SINH LÀ LOÀI SINH SÔNG Ở ĐẦU? 

Chúng sinh có rất nhiều loài như sinh bằng cách biến hóa thay hình đổi xác, 


hoặc do trứng nở thành, còn ở trong bào thai sinh ra gọi là thai sinh. 


1781 


Cùng loại với thai sinh, con người được coi như là giống vật tinh vi nhất, biết 
biến chế đồ vật thành đồ sử dụng, đỗ trang sức và biết sống nương tựa lẫn 
nhau. Con người thời cổ cũng đã biết sử dụng lửa để nung chín các thức ăn. 
Trí khôn của loài người đã đạt được đên chỗ tuyệt đỉnh, biết khám phá ra màn 
bí mật của vũ trụ và những hiện tượng thiên nhiên như sâm, chớp, gió, mưa, 

động đất... để dự phòng những tai họa xảy đến. Ngày nay khoa học tiến bộ, 

con người đã lên được cung trăng mà năm, mười thế kỷ trước được xem như 
là việc quá xa vời và khó khăn. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận rằng loài 
người yếu đuối nhất trong các loài động vật sinh trưởng trong lốt thai bào. 
Thật vậy, lúc em bé vừa cất tiếng khóc chảo đời, đã phải do sự săn sóc của 
người mẹ và trải qua trong vòng 8 tháng, 12 tháng hoặc hơn nữa, trẻ mới tập 
đi và học nói cũng như tự ăn uông được một vài thức mềm nhẹ, dễ tiêu hóa. 

Chính nhà bác học Pascal (1623-1662) cũng đã nhận xét về con người qua câu 
nói bất hủ như sau : 


“Lhommme es( un roseqaH ƒdible dans ÏHHiVeFrSe, HÌS HH POSẴ€đqdH eH 
pensanf”. 
(Con người là một cây sậy yêu đuối trong vũ trụ, nhưng là một cây sậy biết 
suy nghĩ). 


Thê nhưng các loài động vật khác có cùng lôi sinh nở giông loài người như 
trâu, bò, heo, ngựa v.v... khi vừa mới sinh ra là đã biệt chạy và ăn uông mạnh 
khỏe như thường. 


Loài người chỉ khôn hơn muôn vật về khía cạnh tư tưởng, nhưng chưa chắc 
đã giỏi băng loài đông vật vê bản năng sinh tôn, làm tô, di động... 


THÁP SINH LÀ LOÀI VẬT NHƯ THẺ NÀO? 


Muôn loài, vạn vật đều ở trong 4 loài sinh sản khác nhau, nhưng cùng là giống 
động vật. Phật giáo gọi những loài nây trong một danh từ tông quát là chúng 
sinh. 


Thấp sinh là giống vật sinh ra dưới những nơi âm thấp, dơ dáy như trong bùn, 
trong đất cát có loài trùng, giun (trùn), răn, rết... Chúng có thân hình nhỏ, 
thường là loài bò sát có chân hoặc không chân. Khoảng thời gian sinh ra và 
tồn tại của loài động vật ở những nơi âm ướt thường ngắn ngủi. Chúng thường 
bị đe dọa, khủng bố, sát hại bởi các loài vật lớn hơn như là thứ mồi dinh 
dưỡng. Khi Thái-tử Tất-Đạt-Đa chưa xuất gia, Ngài có lần đi ngoạn cảnh và 
chứng kiến cảnh một người nông dân đang cày ruộng, những loại côn trùng 


1782 


vừa từ luỗống đất cày mới lật lên, liền bị loài chim mồ bắt, đàng sau bầy chim, 
người thợ săn đang rình bắt chúng.. Cứ như thế mà sự tranh nhau để sống giữa 
các loài vật tiếp tục diễn ra thành một trường tranh đấu chém giết không 
ngừng. Đây là một trong nhiều động cơ khiến Thái-tử lìa bỏ ngôi báu để xuất 
gia tầm đạo. 


Chúng ta vì nhân danh trí khôn của loài người để sát hại các loài khác không 
cùng giống loại. Chư Phật, các vị Bồ-Tát vì lòng bi nguyện, xem muôn loài, 
vạn vật đều bình đắng như nhau. Từ loài bò, bay, cựa, động thấp nhất như 
giống côn trùng nhỏ nhoi cho đến các loài cao đăng động vật như người đều 
có thê tiến hóa được nếu biết tu sửa theo thuyết nhân quả, nghiệp báo của Phật 
giáo để được thoát kiếp đi đầu thai Ở kiếp sau. Còn như con người nếu không 
biết tu thiện vẫn bị đọa làm giống vật như thường. 


Muôn loài vạn vật nêu biệt nhìn nhau băng con mắt tương ái, không cạnh tranh 
chém giết nhau, thì thê giới sẽ bớt cảnh nôi da xáo thịt và các cuộc chiên tranh 
đâm máu không còn xảy ra nữa. 


LOÀI NOÃN SINH SANH SÔNG Ở ĐẦU? 


Như trong bài Tứ Sinh đã trình bày, noãn sinh là một trong bón loài động vật 
có sinh mạng và sông ở trên không, trong đât, dưới nước... 


Noãn-sinh là loài đẻ trứng. Từ trứng nở ra thành con như gà, vịt, chim, cá... 
là những loài động vật lớn ta có thê nhìn thấy dễ dàng, nhưng còn có những 
loài vật nhỏ hơn cũng sinh nở theo lối để trứng như chí rận, dán, nhện, kiến, 
tuy chúng vẫn sống lẫn lộn chung quanh loài người, lại ít có ai để ý hay lưu 
tâm tới. Nếu chịu khó tìm tòi, chúng ta sẽ thấy rằng loài đẻ trứng đông hơn 
loài người, chúng sống rải rác thành đoàn thể có tổ chức như kiến, nhện, cá 
... hay sinh hoạt rời rạc như dán, chí... Loài đẻ trứng thường có mạng sống 
ngăn ngủi như loài gà, vịt chỉ sống lâu nhất được 5 năm là cùng. Dù cho sinh 
mạng ngắn hay dài, đẹp hay xấu, đạo Phật vẫn tôn trọng mọi loài đều có một 
giá trị như nhau. Vì câu nói “7# sinh chỉ từ phụ ” (cha lành của bốn loài) có 
một giá trị từ bi và bình đăng mà chỉ có người Phật tử mới quan niệm được 
như thế mà thôi. 


Tại sao đạo Phật lại chủ trương bình đăng để hạ thấp giá trị con người ngang 
xuống với hàng hạ đăng động vật như thế? 

Thật ra cái giá trị không được căn cứ nơi một thân hình to lớn, cũng không 
phải do quyên lực và trí khôn để tự nhận mình có giá trị hơn mọi loài mà là 


1783 


do nơi sức mạnh của tỉnh thần mới thực tiền, đáng kể. Con người có giá trị 
đáng quý thật, nhưng lúc sông ta chỉ biệt làm những việc ác, tới khi chêt còn 
thua kiêp của con vật, thì cái giá trị nào hơn? 


Chúng ta đừng vì cậy thê, Ở quyên mà col rẻ sinh mạng của các giông vật 
khác, nêu không khéo tu con người cũng sẽ đọa làm loài động vật không khác. 


LOÀI HÓA SINH CÓ SỰ SINH SÓNG RA SAO? 


Các loài động vật do sự xếp loại mà thành bộ loại khác nhau. Theo Phật giáo, 
chúng sanh là chỉ chung cho 4 loài động vật từ nhỏ đên lớn. Hóa-sinh được 
xếp vào hàng thứ tư trong 4 loài. 


Hóa-sinh là loài vật có lối sinh nở bằng cách biến, tức không do từ bao thai 
mà ra, cũng không do trứng nở, lại cũng không phải từ nơi âm thấp đề thành 
hình. Chúng từ một giống vật nầy mà hóa ra giông vật khác như con tăm hòa 
thành bướm, con lăng quăng hóa muỗi, con ve hóa hình từ con sùng trong 
lòng đất mà ra. Loài động vật trong lớp hóa sanh thường có thân hình nhỏ và 
mạng sống rất ngắn ngúi như con lăng quăng chỉ sông được một ngày một 
đêm, con ve sanh tồn trong vòng một tuần lễ, mặc dù chúng phải ở trong kiếp 
trùng dưới đất suốt từ 5 đến 6 tháng mới hiện được nguyên hình. 


Dù là một sinh vật nhỏ đến đâu, Phật giáo vẫn quan niệm rằng giữa chúng có 
một giá trị ngang nhau. Con người vì không biết hay do khinh thường các 
giống vật khác mà không tôn trọng mạng sống của nhau. Cái điểm cao cả nhất, 
theo Phật giáo, không phải căn cứ vào sức mạnh hay mưu mẹo để hơn được 
các loài động vật khác mà do nơi giá trị tinh thần mới là điều đáng quý. Loài 
hóa sinh không nhiều như các loài đẻ trứng, loài sinh nơi âm thấp bân thíu, 
nhưng không phải ít đối với chúng ta. Con vật nào có sanh mạng cũng đều 
biết tham sống và sợ chết như người cả. Tại sao chúng ta không chịu tìm hiểu 
ở điểm nây giữa các loài vật khác mà chỉ nhìn thấy riêng thế giới của con 
người là tôi linh, quan trọng? (PHẬT MÔN TÔNG LUẬN) 


Tam giới là những gì? 


Trời Đâu Suất là nơi Đức Phật giảng đạo liên tiếp trong ba tháng... 

Tam giới còn có những tên khác là tam hữu, ba cõi. Đây là tên nói chung cho 
tất cả các cõi gồm các chúng sinh còn chịu cảnh luân hồi, chưa hoàn toàn siêu 
thoát, nghĩa là chưa lên đến các bậc Thánh (Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, 
Phật). Tam giới gồm có Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 


1784 


1/ Dục giới. Chúng sinh thuộc cõi này còn muốn ăn và muốn dâm. Bậc trên 
gôm chư Thiên (Tiên) trong 6 cảnh gọi là Lục dục thiên. Bậc giữa gôm loài 
người, a-tu-la. Bậc thâp gôm súc sinh và ngạ quỷ, địa ngục. 


2/ Sắc giới. Chúng sinh thuộc cõi này không còn muốn dâm, không còn muốn 

ăn nhưng còn hình hài. Chư Thiên (tiên) hình thể đẹp đẽ, cư ngụ trong các 
cung điện lộng lẫy. Cõi này có tới 20 tầng trời (cộng với sáu tầng của lục dục 
thiên nói trên là 26 tầng). 


3/ Vô sắc giới. Chúng sinh cõi này là các bậc đại tiên không có hình hài, 
không cung điện mà chỉ có tâm thức thôi, luôn luôn trụ trong thiên định thâm 
diệu. Có 4 tâng trời cộng với 26 tâng đã nói trên là 30 tâng của chư Thiên. 


Còn loài người chắng hạn, xếp vào chỗ nào? Hai tầng ở dưới cùng gọi là địa 
cư và hư không cư. Địa cư là nơi sinh sông của những loại chúng sinh cư ngụ 
trong lòng đất và trên mặt đất. Hư không cư là nơi sinh sống của những loại 
chúng sinh cư ngụ nơi không gian. Danh từ này rất rộng nghĩa vì bao gồm 
luôn tất cả chư thiên; hư không cư nói ở đây nghĩa hẹp hơn nhiều (ý nói chim 
muông chẳng hạn). Cùng với 30 tầng trời đã nói trước thì khi thêm hai tâng 
địa cư và hư không cư, ta thấy tất cả là 32 tầng của chúng sinh. (Chúng ta cân 
nhân mạnh rằng chúng sinh trong tam giới dù là chư thiên bậc rất cao cũng 
vẫn phải chịu cảnh luân hồi). 

--0O0--- 
Tutelaøge — giám hộ, tình trạng được giám hộ 


Tweak - cái ngắt, cái VÉéO 
Twelve Links of Dependent Origination - Thập Nhị Nhân Duyên: 


1. Ignorance (Vô minh) 8. Craving (Ái) 9. GraspIng (Thủ): are 
the origin of suffering 1n the form oŸ affliction. 

2. Volition (Hành) 10. Becoming (Hữu): are the origin of the 
form of karmIc action. 

These five thus constitute the truth of the origIn of suffering. 

The remaining seven: 

3. Consciousness (Thức) 4. Name and Form (Danh Sắc) 5. 

Soưrce (Lục nhập) 6. Contact (Xúc) 7. Feeling (Thọ) 

II. Birth (Sanh) 12. Aging and Death (Lão, tử) — Constitute 

the truth of suffering. 


1785 


The Twelve Links of Dependent Origination 


How Life Arises, ExIsts, Continues and Ceases. 

The Buddha said there are twelve links (nidanas) 1n the "chain" of Dependent 
Origination. Dependent Origination 1s the Buddhist teaching on how things 
come to be, are, and cease to be. According to this teaching, no beings or 
phenomena exist independently of other beings and phenomena. 

The Twelve Links show us how Dependent Origination ”works." Please note 
that there 1s no first link. The "numbering” could begin anywhere. Although 
they are described 1n a linear way, In fact each link connects to all the other 
links. 


1. Ignorance (Avidya) 


Avidya means lack of light or lack of understanding. In Buddhism, 
"Ignorance” usually refers to Ignorance of the Four Noble Truths, In partIcular 
that life 1s dukkha (unsatisfactory; stressful). 


Ignorance also refers to Igenorance of anatman, a teaching that there 1s no ”self” 
1n the sense of a permanent, Intesral, autonomous beIng within an Individual 
exIs(ence. What we think of as our self, our personality and ego, are tempOrary 
creatlons of the skandhas. 


The twelve links are 1llustrated In the outer ring of the Bhavachakra (Wheel 
of Life). Ignorance 1s deplIcted as a blind man or woman. 


lgnorance conditions the next link 1n the chain, volitional action. 

2. Volitional Formation (Samskara) 

lgnorance links to samskara, which can be translated voliional action, 
formation, 1mpulse, moftIvation, or karma formation. Out of Ignorance come 
thoughts, words and actions that sew the seeds of karma. Samskara are the 
1mpulses that come before action, and action creates karma. 

In the outer ring of the Bhavachakra (Wheel of Life), samskara usually 1s 


1llustrated as potters making pots. 
Volitional formation conditfions the next link, conscIousness. 


1786 


3. Consciousness (Vijnana) 


Vijnana usually 1s translated to mean "conscIousness." In Buddhist teaching 
there are many kinds of viJnana. Very generally, v1Jnana 1s what happens when 
one of the six facultes (eye, ear, nose, tongue, body, mind) reacts to or 
becomes aware of one of the six external phenomena (visible form, sound, 
smell, taste, touch, and Ideas and thoughts). The third link Iincludes all kinds 
Of viJnana. 


In the outer ring of the Bhavachakra (Wheel of Life), vijnana 1s represented 
by a monkey. A monkey leaps thoughtlessly from one thing to another, easlly 
tempted and distracted by sensations. Monkey energy pulls us away from 
ourselves and away from the dharma. 


Vijnana conditions the next link, name and form. 
4. Name and Form (Nama-rupa) 


Nama-rupa 1s name and form, corporeality and mentality, the Joining of the 
five skandhas Into an Individual existence. With name and form also come 
SenSsory percepfIon. 


In the outer ring of the Bhavachakra (Wheel of Life), nama-rupa 1s represented 
by people 1n a boat, traveling through samsara. 


Nama-rupa works together with the next link, faculties and obJects, to 
condition other links. 


5. Faculties and Objects (Shadayatana) 


The VijJnana, or conscIousness, link descrIbed above 1nvolves the six facultles 
Or Sense Organs (eye, ear, nose, tongue, body, mind) and six corresponding 
external phenomena, or obJects (visible form, sound, smell, taste, touch, and 
Ideas and thoughts). The faculties and thetr corresponding obJects are the 
shadayatana. 


Of course, the sense organs do not exIst separately from the previous link, 


physIcal form. If you reflect on the links, you see that each link connects to 
every other link. 


1787 


The Bhavachakra (Wheel of Life) 1llustrates shadayatana as a house with six 
windows. 


Shadayatana relates directly to the next link, which 1s the contact between 
faculties and obJects. 


6. Contact (Sparsha) 
Sparsha 1s contact with environment, or the confact with the faculties and 
obJect discussed of Shadayatana. The Wheel of Life 1llustrates sparsha with 


an embracIng couple. 


The contact of faculties and obJects leads to the experIence of sensation, which 
1s the next link. 


7. Sensation (Vedana) 


'Vedana 1s the recognifion and experience of sensations. These experlences are 
pleasurable or painful, which leads to desire and aversion. 


The Wheel of Life i1llustrates vedana with an arrow plercing an eye fo 
represent sense data pIercing the senses. 


Sensation conditions the next link, craving. 
8. Craving (Trishna) 


The Second Noble Truth teaches that trishna -- thirst, desIre or craving -- 1S 
the cause of stress or suffering (dukkha). 


If we are not mindful, we are perpetually being Jerked around by desire for 
what we want and aversion of what we don't want. In this state we heedlessly 
create karma, which keeps us entangled 1n the cycle of rebrrth. 

The Wheel of Life 1llustrates trishna with a man drinking beer, usually 
surrounded with empty bottles. 


Desire and aversion conditions the next link, clingIng. 


9, Clinging or Grasping (Upadana) 


1788 


Upadana 1s a graspIing and clinging mind. We cling to sensual pleasures, 
mistaken views, external forms and appearances. Most of all, we cling to eøo 
and a sense of an Individual self, a sense reinforced momenf-to-moment by 
Our cravinøs and aversions. Upadana also represents clineing to a womb and 
the beginning of rebrrth. 


The Wheel of Life 1llustrates Upadana by piIcturing a monkey, or sometimes 
a person, reaching for a fruIt. 


Upadana conditions the next link, becoming. 
10. Becoming (Bhava) 


Bhava 1s new becoming, set in motion by the other links. The Wheel of Life 
1llustrates bhava by picturing a couple making love or a woman 1n an 
advanced state of pregnancy. 


Becoming conditions the next link, birth. 
11. Birth (Jati) 


The cycle of rebirth naturally includes birth. In the Wheel of Life, a woman 
1n childbirth 1llustrates JatI. 


Birth Inevitably leads to old age and death. 
12. Old Age and Death (Jara-maranam) 


The chain comes to old age and death, or the dissolution of what came to be. 
The karma of one life sets In motion another life, rooted 1n Ignorance (avidya). 
A circle 1s closed. 


The Four Noble Truths teach us that release from the cycle of samsara 1s 
possible. In the resolution of Ignorance, volitional formations, craving and 
øraspIng there 1s liberatlon from birth and death and the peace of nirvana. 


Thập Nhị Nhân Duyên — Trong đạo Phật, có một thuyết rất quan trọng, đó là 
thuyết duyên khởi. Thuyết này là một trong các tư tưởng cơ bản của Phật pháp. 
Theo Tự điển Phật học Việt Nam cho biết: “Mọi sự vật, mọi hiện tượng trên 
thế giới và xã hội đều hình thành và phát triển do những điều kiện nhất định 


1789 


mà Phật giáo gọi là nhân duyên... Thuyết duyên khởi giải thích sự tương quan, 
tương liên của tất cả mọi hiện tượng tâm lý và vật lý. Theo thuyết duyên khởi, 
mọi hiện tượng đều không có bản thể độc lập (vô ngã), mà chỉ là sự tổng hợp 
của nhiều yếu tố“ (nhân duyên) tương quan và tương liên với nhau, luôn luôn 
biến động (vô thường) từ trạng thái này sang trạng thái khác. Bốn mệnh đề 
sau đây thâu tóm nội dung thuyết duyên khởi: 

1. Cái này có thì cái kia có. 2. Cái này sinh thì cái kia sinh. 

3. Cái này không thì cái kia không. 4. Cái này diệt thì cái kia diệt 

Theo thuyết duyên khởi thì không có thần ý luận (cho rằng mọi việc xảy ra là 
do ý muốn của thần linh) và ngẫu nhiên luận (cho rằng mọi việc xảy ra là do 
ngẫu nhiên, tình cờ). 

Nguyên lý 12 nhân duyên và giáo pháp vô ngã làm rường cột cho tất cả các 
tông phái Phật giáo. Đó là 12 thứ kế nối tiếp nhau theo thứ tự như sau đây (cái 
trước có thì cái sau có, cái trước diệt thì cái sau diệt): 

lLvôminh 2.Hành 3.thức 4.danhsắc 5.lụcnhập 6. xúc 


7. thọ S.á1 0. thủ 10. hữu 11. sanh 12. lão tử 


Vô minh là mê mờ, không tin nhân quả, nghiệp báo, tứ diệu đề, không tin Tam 
Bảo..., không tỏ ngộ chân tâm, không thây được thực tướng của vạn pháp. 


Hành là hành động, tạo tác (trong Phật học, chữ hành còn nhiêu nghĩa khác). 
Thức là thần thức, phân vô hình thọ quả báo, do nghiệp lực dẫn dắt đi tái sanh. 
Danh sắc là phân tỉnh thần (danh) và vật chât (sắc) của con người. 

Lục nhập nghĩa là sáu chỗ vào. Thân thể có sáu căn, ứng với sáu trần. Sáu 
căn là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trân tương ứng với sáu căn ây là: sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

Xác là tiêp xúc, thí dụ mắt tiêp xúc với hình và màu, mũi tiêp xúc với mùi... 


Thọ là lãnh. Vì căn tiêp xúc với trân nên người ta thọ lãnh vui, buôn, sướng, 
khổ... 


Á¡ là yêu, ưa, thích. Vui thì sinh lòng tham, muôn chiêm đoạt. Buôn thì sinh 
râu rĩ, khô sở, sân hận...Con người tạo ra nghiệp là do chỗ này. 


Tiu¿ là giữ lây, tìm cầu, do đó hành động và gây nghiệp 


1790 


Hữu là hiện hữu, sinh tồn. 

Sanh là sanh ra. 

Lão tử là già rồi chết. 

Thuyết thập nhị nhân duyên dùng để phân tích cơ chế sinh tử luân hồi của 
chúng sinh, trong đó có loài người. 


Lý luận theo nhân quả thì nói: có nhân là vô minh nên gây ra quả là hành (khi 
có vô minh thì có hành, hay nói ngăn hơn theo lý duyên khởi: vô minh duyên 
hành). 


Có nhân là hành nên gây ra quả là thức (hành duyên thức). 

Có nhân là thức nên gây ra quả là lục nhập (thức duyên lục nhập...) 
Có nhân là sanh nên có lão rồi có tử (sanh duyên lão tử) 

Nếu diệt được vô minh thì hành mất (khi vô minh diệt thì hành diệt). 


Diệt hành thì thức mắt... 

Diệt sanh thì lão tử mắt. 

Cái gì là nhân của lão tử? Sanh 

Cái gì là nhân cuả sanh? Hữu (hiện hữu, tồn tại...) 
Cái gì là nhân của hành? Vô minh 


Vậy có một kết luận hết sức quan trọng là: muốn khỏi cảnh sinh lão bệnh tử 
thì hãy diệt vô minh (cụ thể hơn, dễ hơn là: hãy diệt ái, thủ, hữu trước). Điều 
này làm rõ đề thứ nhì của Tứ Đề: đề này nói về nguồn gốc của khổ (tập đề). 
Trong 12 nhân duyên, nếu xét về thời gian, thì có hai nhóm làm nhân và hai 
nhóm làm quả. 

Một nhóm nhân quá khứ gồm vô minh và hành; một nhóm nhân hiện tại gồm 
ái, thủ và hữu; một nhóm quả hiện tại gồm thức, danh sắc, lục nhập, xúc và 
thọ. 


Một nhóm vị lai gôm có sanh và lão tử. 


I.vôminh 2.hành : nhán quá khử. 


179] 


3.thức 4.danhsắc 5. lục nhập 6.xúc 7.thọ : quả hiện tại. 
8Sái 9.thủ 10.hữu : nhân hiện tại. 

Il.sanh 12.lãotử : quả vị lai. 

Cái trước có thì cải sau có — Cái trước diệt thì cải sau diệt 


1.Vô minh (Ignorance): mê mờ, không tin nhân quả, nghiệp báo, tứ diệu đề, 
không tin tam bảo. 2. Hành (Formation, Impulses): hành động, tạo tác 


3. Thức (Conscience): thần thức, phần vô hình thọ quả báo do nghiệp lực dẫn 
đi tái sanh 4. Danh Sắc (Name & Form): phân tinh thân (danh) và vật chât 
(sắc) cuả con người. 
5. Lục nhập (Six bases): 6 chỗ vào, thân thể có 6 căn ứng với 6 trần. 6 căn: 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; 6 trân: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp 6. Xúc 
(Contact): tiêp xúc (mắt tiêp xúc với hình, màu; mũi tiêp xúc với mùi) 
7. Thọ (Sensation): lãnh (vì căn tiếp xúc với trần nên thọ lãnh vui, buôn, 
sướng, khô) 8. Ai (Craving): yêu, ưa thích. Vui sinh lòng tham, muôn chiêm 
đoạt. Buôn sinh râu rĩ, khô sở, sân hận. 
9. Thủ (Clinging): giữ lẫy, tìm cầu-hành động và gây nghiệp 
10. Hữu (New becominng) II. Sanh (Birth) 12. Lão tử (Old age & death) 
Nhân quả, quả nhân cứ thê mãi. Đó là vòng sinh tử luân hôi. Khi mà trí huệ 
vén được màn vô minh, chứng nghiệm Niêt-bàn thì tiên trình sinh tử châm 
dút. Lúc ây người tu hành đạt được mục tiêu. 
Tóm tắt: 

1. vô minh (u mê, nhận định sai lầm) 

2. hành (hành động thân khẩu ý, gây ra nghiệp) 

>> 3. thức (bào thai mang cái nghiệp) 


4. danh sắc (có thân và tâm lớn dần) 


1792 


5. lục nhập (6 quan năng thành hình và phát triển) 

6. xúc (trẻ sơ sinh với xúc giác mạnh (1 — 3 tuổi)) 

7. thọ (có tri giác (3 — 5 tuổi)) 

8. ái (lớn lên có yêu thích (6 — 14 tuổi)) 

9. thủ (chấp thủ, ham muốn (15 — 20 tuổi)) 

10. hữu (thực hiện ý muốn chiếm đoạt để sống, gây nghiệp) 


11. sanh (vì gây nghiệp nên phải luân hồi) 


V w%w 3% dt vk dk tk 


12. lão tử (có sanh thì có già rồi chết) 
Thập Nhị Nhân Duyên 


Đối với nhà Phật, sự tu hành còn nhằm đến mục đích cao hơn: Xuất phiền não 
gia và xuất tam giới gia. Đức Phật là bậc Vô Thượng Y Vương, có đến tám 
vạn bốn ngàn phương thuốc điều trị bệnh cho chúng sanh; trong đó có những 
cách thức điều trị tận gốc, giúp chúng sanh khỏi được tâm bệnh phiền não và 
giải thoát được sinh tử luân hồi. Pháp môn quán chiêu về Thập nhị nhân duyên 
là một trong những phương pháp điều trị tiệt căn ấy. 

Cùng với Tứ Diệu Đé, thập nhị nhân duyên là giáo lý TÂt quan trọng trong hệ 
thống kinh điển Nguyên thủy. Đây là mười hai yếu tổ liên hệ hỗ tương với 
nhau theo lý đuyên sinh và nhân quả, diễn biến trong cả ba thời quá khứ, hiện 
tại, vị lai. Chúng thường được minh họa theo sơ đồ sau đây, gọi là Tam thế 
lưỡng trùng nhân quả (Ba đời và hai tầng nhân quả). 


VÔ MINH 


BỆNH TỪ HÀNH 
ƯU BI, l 
SÀU KHỎ Ä s "HH 
12 Nhân Duyên \ 
THỦ DANH 
SẮC 
HỮU LỤC 
NHÂP 
ÁI XÚC 
>~ THỌ ””” 


1793 


1. Nhân quá khứ : Gồm Vô minh và Hành, gọi là nhân khổ 


VÔ MINH được hiểu theo nhiều cách, tuỳ theo gốc độ nhìn của mỗi tông phái; 
tựu trung có hai nghĩa chính: Thứ nhất, Vô minh là không thấy các pháp đúng 
như thật, không nhận chân được thực tướng của các pháp là vô thường, duyên 
sinh vô ngã. Thứ hai, Vô minh là nhận lầm thân tứ đại và những tâm phân biệt 
lăng xăng làm thân tướng và tâm tướng của mình, mà quên mình đang sẵn đủ 
tự tánh bất sanh bắt diệt. Đây là căn bản vô minh, là Hoặc. 


Do Vô minh khuấy động, trong tâm phát khởi buôn thương giận ghét... Từ 
sanh tâm khởi ý thiện hoặc ác, đưa đên miệng và thân theo đó tạo nghiệp. Đây 
là HANH, động cơ chính đê tái sinh. 


Như vậy, vì có vô minh nên có hành động tạo tác, vì có Hoặc nên mới có 
Nghiệp, mới trở lại lục đạo luân hồi. Chúng sinh bị nghiệp lực lôi dẫn để thọ 
sanh, khác với các bậc Bỏ Tát, cũng lăn lộn vào các cõi nhưng do nguyện lực. 
Các Ngài cũng làm tất cả để độ người; nhưng không thấy có người làm, việc 
làm và đôi tượng làm nên không thuộc về Hành nghiệp. 


2. Quả hiện tại: Gồm Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc và Thọ, gọi là 
Quả khô. 

Đối với THÚC, chúng ta cần hiểu theo hai nghĩa: Thứ nhất, đó là Thần thức 
hay Hương ấm. Khi thân trước mất đi, thần thức theo nghiệp dẫn để thọ thân 
sau. Nếu nghiệp không còn thì thức cũng diệt, nên nói Hành duyên Thức. 
Nghĩa thứ hai, hiểu theo duy thức học, là Ý thức và Tàng thức. Vì chúng sanh 
vô minh, quên tánh giác, tạo nghiệp thiện ác mới phát sinh thức. Nếu giác ngộ, 
nhớ lại tự tánh thanh tịnh bản lai của mình thì thức không phải bị diệt, mà 
ngay đó chuyền thành Trí. 


Thức làm duyên cho 2.4NH SÍC hình thành. Danh là tinh thần, sắc là thể chất. 
Trong bào thai danh sắc tạo nên nhờ sự phối hợp của tinh cha huyết mẹ và 
thần thức gá vào. Danh sắc cũng có nghĩa là phần tỉnh thần và vật chất của 
một cơ thể khi còn trong bảo thai. 


LỤC NHẠP là sáu căn duyên với sáu trần. Khi đã ra đời, sáu căn tiếp xúc với 
sáu trần phát sinh sáu thức. Các căn càng trưởng thành càng dính mặc với trần 
cảnh, tác động qua lại tạo nên XÚC. Xúc là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. 


Khi có tiếp xúc giao thoa giữa căn và trần, cảm thọ phát sinh, nên xúc duyên 
THỢ. Thọ gôm ba loại: Khô, lạc và trung tính. Cân phân biệt cảm thọ vui (lạc 


1794 


thọ) của phàm phu với niềm vui của các bậc đã giác ngộ. Lạc thọ hình thành 
do căn dính mắc theo trần, khi hình thành rồi trở lại chi phối thân và tâm. Đối 
với các Ngài, tuy vẫn đối duyên xúc cảnh nhưng không khởi niệm phân biệt 
chia chẻ, nên dù xúc và thọ mà tâm vẫn thanh tịnh an nhiên. Niềm hỷ lạc của 
các Ngài là một hạnh phúc đích thực vì có chánh niệm và thanh tịnh. 


3. _ Nhân hiện tại: Gồm Ái, Thủ và Hữu. 


Ái là ưa thích, đam mê. Đây là Chi mạc vô minh hay Nhuận sanh vô minh, 
cũng là Hoặc. 


Phàm phu chúng ta có rất nhiều đam mê khát ái, nhưng quan trọng nhất là Ái 
ngã. Do yêu mình nên tìm mọi phương tiện phục vụ cho nhu cầu vật chất và 
tinh thần của chính bản thân. Ngay cả tình cảm thương yêu đối với người khác, 
ngẫm lại cũng chỉ vì mình mà thương. Cho nên, tình cảm nào cũng có tính ích 
kỷ, không nhiều thì ít. Cũng chính vì ái ngã, nên khi mất thân này liền tìm 
thân khác, tiếp tục vòng quay sinh tử. 


Vì sao có Ái ? - Bởi vì vô minh nhận thân tâm huyễn hóa làm thật mình; từ 
chấp ngã rồi chấp ngã sở đều có thật nên sanh tham ái. Ái lại làm tăng trưởng 
vô minh, nên hai yếu tô này có sự liên hệ hết sức chặt chẽ, và là hai động lực 
vô cùng mạnh mẽ làm chuyên động bánh xe luân hồi. 


Cũng do ái ngã nên những gì bên ngoải làm mình vừa ý, mình lại muốn chiếm 
hữu. Đây là 7HỦ. Giữ lấy cho riêng mình là hành động tạo tác nên thuộc 
nghiệp. Khi chiếm giữ được, liền phát khởi ý có sở đắc (ỮU). Hữu là điều 
kiện để tái sanh vào ba cõi, nên còn được chia thành Dục hữu, Sắc hữu và Vô 
sắc hữu 


4. Quả vị lai: Gôm sanh và lão tử 


Có nhân hiện tại tức có điều kiện tái sinh Ở vị lai. Một hữu tình lại chào đời 
(SANH). Trong hữu tình này cũng có yếu tố Vô minh, Thức..., Ái, Thủ, Hữu. 
Quy luật tất yêu của cuộc sông là có sinh trưởng thì phải có hoại diệt, nên 
SANH duyên LO TỬ. 


Như vậy mười hai nhân duyên đã giải thích tường tận guồng máy sinh diệt 


của loài hữu tình. Duyên hợp lại là sinh, duyên tan là diệt. ĐI theo chiều thuận, 
nhân quá khứ sanh quả hiện tại (tâng nhân quả thứ nhât), và nhân hiện tại sanh 


1795 


quả vị lai (tầng nhân quả thứ hai). Đây là chiều lưu chuyên. Trong mỗi tầng 
nhân quả đêu có Hoặc — Nghiệp — Khô: 


Phần đông các nhà nghiên cứu về Phật học thường theo chiều lưu chuyên của 
mười hai nhân duyên để chứng minh và giải thích luân hồi, mà chủ yếu làm 
thế nảo liễu thoát sinh tử. Cho nên mới có chiều ngược lại, từ quả phăng lần 
đến nhân: Mọi người đều giả chết (Lão tử); Vì sao có già chết? — Vì có Sanh. 
Cứ đi ngược lần lên đến tận cùng, ta hiệu rõ bản chất của sanh tử là vô minh. 
Đây là chiều hoàn diệt. Muốn giải quyết vẫn đề sinh tử, phải giải quyết nơi 
nhân. Chúng ta thấy Đức Phật đã khéo dùng phương pháp đi ngược từ quả đến 
nhân, lần đầu tiên khi giảng về Tứ Diệu Đề; cuộc đời là khổ (Khổ — quả); Tìm 
hiểu vì sao có khổ (Tập nhân); trừ hết nguyên nhân gây khổ sẽ có an lạc giải 
thóat (Diệt- quả); Các phương pháp để đạt được giải thoát (Đạo — quả). 
Nguyên nhân của khổ tức Tập nhân trong Tứ Diệu Đề cùng tương đồng với 
Ái — Thủ trong mười hai nhân duyên; và chẳng khác gì vọng tưởng sanh diệt 
mà nhà Thiền chủ trương buông bỏ. 


Ý NGHĨA 


Kinh A Hàm, Phật dạy: “Cái này có nên cái kia có, cái này không nên 
cái kia không, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này diệt nên cái kia diệt”. Đây 
là một định lý về duyên sinh duyên khởi. Tất cả các pháp từ vô tình đến hữu 
tình đều vay mượn nhau, hỗ trợ nhau, nương tựa nhau mà sinh khởi và tồn tại. 
Ví như một bó lau, cùng nương vào nhau đề đứng vững: nếu một cọng lau ngã 
xuống, những cọng khác khó thê trụ lại. 


Mười hai nhân duyên cũng thuộc giáo lý Duyên sinh, nhưng hạn cuộc 
cho loài hữu tình. Nếu nhìn theo chiều dọc từ trên xuống dưới, thì chi phần 
trên làm duyên cho chi phần dưới phát sinh. Vô minh là Hoặc nhân của quá 
khứ, làm duyên phát sinh Hành nghiệp. Vì là nhân quá khứ, nên hiện tại người 
tu không thê sữa đổi gì được đối với Vô minh, mà chủ yếu chỉ chuyền hóa 
nhân hiện tại là Ái Thủ Hữu. Nhân hiện tại bị diệt trừ thì không có quả vị lai. 
Sanh lão tử ngày nay đoạn dứt. 


Tuy nhiên, cách hiểu ấy chỉ là khái niệm về nhân quả theo tuyến tính, 
theo thời gian, không phản ứng đúng tỉnh thần tương tức và tương nhập của 
đạo Phật. Thật ra mỗi chi phần đều vừa là nhân vừa là quả của mười hai chi 
phần còn lại, và ảnh hưởng ở cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Rõ ràng là 
trong vô lượng kiếp chúng ta đã vô minh, vì vô minh mới tạo nghiệp trầm luân 
trong sinh tử. Kiếp này chúng ta cũng đang vô minh, đang tạo nghiệp; vả trong 


1796 


tương lai, nếu không thức tỉnh, chúng ta sẽ lại vô minh và tạo nghiệp không 
có ngày cùng. Như vậy vô minh có mặt ở cả ba thời. 


Lại nữa, Vô minh có mặt trong Hành nên tác ý khởi niệm, sanh phiền 
não; đến lượt phiền não trở lại tác động làm Vô minh nặng thêm. Đây là liên 
hệ hai chiều, Vô minh duyên Hành và Hành cũng duyên Vô minh. Vô minh 
cũng đồng thời có mặt trong Thức, Danh sắc, Lục nhập... Nếu thức không có 
vô minh vì sao lại bị nghiệp dẫn lôi, thọ sanh theo nghiệp? Nếu Lục nhập 
không có Vô minh sao đối duyên xúc cảnh lại sanh tâm phân biệt, không thấy 
được thực tướng của các pháp? Nếu Ái không có vô minh thì không có ý thức 
chấp ngã và ngã sở. Vì có vô minh mới có phiền não, mà phiền não khổ đau 
thì luôn hiện hữu trong cuộc sống. Suy ra toàn bộ các chi phần khác, chúng ta 
sẽ thấy rõ sự tương quan trùng trùng điệp điệp: Mỗi chi phần có liên hệ nhân 
duyên với chi phần kế cận, đồng thời cũng liên hệ như thế với tất cả những 
chi phần còn lại. Sự tương quan này chăng chịt mật thiết trong cả không gian 
lẫn thời gian, không có điểm đầu tiên, cũng không có điểm tận cùng. 


Tuỳ theo cách hiểu về mười hai nhân duyên và tuỳ theo sở thích, hành 
giả có thê áp dụng nhiều phương pháp về công phu. Nhưng tựu trung có hai 
mắt xích quan trọng. Nếu phá được một trong hai, có thể phá vỡ được sự liên 
hệ chẳng chịt giữa các chi phần: đó là Vô minh và Ái, hai chi phần này là 
những lực tác động hết sức mãnh liệt làm chuyên động bánh xe luân hồi, đều 
có cùng bản chất vô minh. 


Hành giả tu theo Duyên Giác, thực hành pháp quán về mười hai nhân 
duyên. Lúc đầu theo chiều lưu chuyền đề thấy rõ sự vận hành của guồng máy 
sinh tử, trong tinh thần "Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia 
sinh”. Vì Vô minh sanh nên Hành mới sanh, vì Hành sanh nên có Thức sanh... 
tiếp tục cho đến cuối cùng là Sinh - Lão - Tử. Sau đó hành giả quán theo chiều 
hoàn diệt trong tỉnh thần "Cái này không nên cái kia không, cái này diệt nên 
cái kia diệt". Tuy vậy vì Vô minh là tập nhân hùng hậu, khó thể can thiệp 
được, nên hành giả tập trung tâm lực trừ nhân hiện tại là Ái. Do Ái diệt nên 
Thủ - Hữu không còn; Thủ - Hữu diệt nên Sanh - Lão tử diệt; hành giả liễu 
thoát sinh tử, đạt quả vị Duyên Giác là Bích Chi Phật. Nếu sinh ra đời không 
gặp Phật pháp, tự quán lý duyên sinh của trời đất mà ngộ, hành giả được tôn 
xưng là Độc Giác Phật. 


Hành giả tu theoThiền Đốn Ngộ, quan niệm về mười hai nhân duyên 
băng tinh thân tương tức tương nhập, đã nói ở trên. Vô minh và Hành là biệt 
danh của A1 - Thủ - Hữu; Thức - Danh sắc - Lục nhập - Xúc. Thọ là biệt sanh 


1797 


của Sanh - Lão tử. Các vị quán chiếu sự liên hệ hỗ tương trùng điệp của tất cả 
chi phần, Ngộ được lý duyên sinh, chứng trí Vô ngã, không còn chấp lầm thân 
tâm sinh diệt vô thường là thật mình. Vì vậy, đoạn trừ Căn bản Vô minh. Đây 
là lối tu ngay gốc, khi gốc bị diệt thì các ngọn ngành theo đó tự tiêu. Nhưng 
làm thế nào đề đoạn trừ được căn bản Vô minh? - Khi tâm hành giả hoàn toản 
rỗng lặng, bặt hết mọi ý niệm phân biệt so sánh, biết tất cả các pháp mà không 
sanh tâm trên chúng, cái biết ấy mới ở trong trạng thái như thị. Đây là cái "Tri 
kiến vô kiến" đức Phật đã dạy trong kinh Lăng Nghiêm, hành giả thấy Niết 
bàn ở ngay tại đây và bây giờ, không giở chân mà đến. Muốn tìm nước phải 
ngay sóng mà nhận, ngay trong phiền não phải thấy được Bỏ Đề. Nếu thây rõ 
trong sĩ mê có hạt giông trí tuệ, trong Vô minh đồng thời cũng có Minh hiện 
hữu, ta sẽ hiểu được tỉnh thần bắt nhị, một tư tưởng vút cao của nhà Phật. 


Mười hai nhân duyên là một trong những giáo lý quan trọng trong hệ 
thống kinh điển của đạo Phật. Giáo lý này cũng nhằm giải thích và chứng 
minh luân hồi, nhưng chủ yếu nhằm đưa đến phương pháp giải thoát sinh tử. 
Chúng ta không chỉ hiểu mười hai nhân duyên theo "Tam thế lưỡng trùng 
nhân quả", trong đó các chi phần liên hệ nhau theo chiều thời gian; mà nên 
hiểu theo tinh thần "Trùng trùng duyên khởi"; các chi phần liên hệ chẳng chịt 
tương hỗ lẫn nhau theo không và thời gian, trùng điệp vô thuỷ vô chung. Áp 
dụng vào công phu tu hành, chúng ta theo thứ lớp đoạn trừ Chi mạt Vô minh 
là Ái, rồi dần đến Thủ và Hữu. Đây là lối tu tiệm, cần dụng công nhiều, buông 
bỏ lần như chặt các ngọn. Tình thần tu tập, một thời gian lâu xa sẽ thành công, 
vì có tu có tiễn. Lối tu thứ hai theo Thiền Đốn Ngộ, chúng ta đoạn trừ căn bản 
Vô minh, thật ra không phải là "đoạn trừ vô minh” mà là "nhận ra Minh ngay 
tại đó”. Tuy theo căn cơ và sở thích, chúng ta tự chọn cho mình một con 
đường, miễn sao đạt được mục đích tối hậu của đời tu: ra khỏi nhà phiền não 
và ra khỏi nhà tam giới./. 

(Thích Thông Huệ) 


-==0Ö0--- 
Twinkling - lắp lánh, nhấp nháy 
(The) Two Most Respecfful Bikkhunis of the Buddha 


Khema was one of the two chief female disciples of Buddha (the other being 
Uppalavanna). 


1798 


The name Khema means well-composed and she was quite beautiful. The nun 
belonged to the royal family of Magadha and was one of the chief queens of 
King BimbIsara. 


She did not want to meet the Buddha as she knew he dịd not care mụuch 
about beauty, and she was very self-conscIous about hers. She heard about the 
Buddha from her husband who encouraged her to hear his sermons and told 
her how beautiful Buddha's monastery was. Very Interested In seeing beautiful 
things, decked out In royal splendor, she went to the monastery of Buddha. 
There the Buddha saw her approaching and created an exceptionally beautiful 
maiden by his side, whose beauty surpassed her own. Khema was captivated, 
seeIng this, Buddha slowly aged the maiden: 


Khema saw the maiden's beaufiful skin wrinkle, her hair change to gray and 
her body age. She then saw the body collapse with aøge and pass away, leaving 
behind Just a corpse, which In turn changed to a heap of bones. 


Understanding that all conditioned phenomena were Impermanent, Khema 
realized that the same would happen to her. How could she retain her beauty 
when this exquIsife vIsion aged and decomposed before her very eyes? 


Khema was finally willing to listen to Buddha, after his sermons, she attained 
full enlightenment, she became an arahant. With her husband's permission, 
she Joined the order of nuns. 


Uppalavanna - was considered to be one of the two chief female discIples of 
the Buddha, the other being Khema. 


She was the daughter of a wealthy merchant and was known for her great 
beauty. Her name means "'owe with the hue 0ƒ the blue lotus "'. 


She was so beautiful that when she came of aøge, powerful and wealthy suItors 
sent messengers to her father asking for her hand. Not wanting to displease so 
many people, he suggested that she become a bhikkhuni. She agreed and 
became a nun. She quickly progressed in meditation and became an Arahant 
(fully liberated). 


Hai Nữ tôn giả xuất chúng của đức Phật 


1799 


\, trƯỚC đây là ái phi của vua Bình Sa cai trị nước Magadha 
(Ma- kiệt- đà). Nữ lồn giả là vị có Trí Tuệ đệ nhất trong Ni đoàn, cũng như tôn 
giả Sariputta (Xá Lợi Phất) bên chư Tăng. 


, xuất thân từ gia đình thương mại, khi chưa xuất 
gia, sắc đẹp của cô nổi tiếng khắp kinh thành thời bấy giờ. 
Sau khi vào Ni đoàn, nữ tôn giả tu tập phát triển thần thông lực và được đức 
Thế Tôn tán thán là vị Ni có Thần Thông đệ nhất, cũng như tôn giả 
Mogsganlanna (Mục Kiền Liên) bên chư Tăng. 


Typology — loại hình học, hệ thống các kiểu hình 


Tyranny - sự bạo ngược, sự chuyên chế (Tyrant - bạo chuá) 


m¬000---- 
NAM MÔ A-DI-ĐAÁ PHẬT 
¬vw 





1800 


U 


Ubiquitous — có mặt khắp nơi, ở đâu cũng có 


Uddaka Ramaputta — Gotama”s second yogic teacher. After Gotama reached 
the plane of Nothingness under teacher Alara Kalama, 
the elevated state of conscIousness that he had achieved 
could not be NIrvana, because when he came out of hIs 
trance (trạng thái hôn mê), he was still subJect to 
passion, desire and craving...Cotama decided to leave 
Alara Kalama's sect to Joinn Uddaka Sangha, but he 
failed the second time. So Gotama Joined forces with 
five other ascetics (năm anh em Kiều Trần Như tu khổ 
hạnh) and they practiced theIr exacting penances 
together (tự hành xác để hồi Cải)... 


The Two Teachers of Gotama: 


Alara Kalama - In the AriyaparIvesana Sutta the Buddha describes hIs visIt 
to Alara. Gotama quickly mastered his doctrine and was able to repeat 1t by 
heart; but feeling sure that Alara not only knew the doctrine but had realised 
1, he approached him and questioned him about 1t. Alara then proclaimed the 
Akincannayatana, and Gotama, putting forth energy and concentration øreater 
than Alara, made himself master of that state. Alara recognised his pupils 
eminence and treated him as an equal, but Gotama, not having succeeded In 
his quest, took leave of Alara to øo elsewhere. When, after having practised 
ausferItles for six years, the Buddha attained Enlightenment and granted 
SahampatIs request to preach the doctrine, 1t was of Alara he thought first as 
being the fittest to hear the teaching. But Alara had died seven days earlier... 


Uddaka Ramaputfa - in Pali (Udraka Ramaputra In SanskrIt) - À sage under 
whom ShakyamunI studled meditaton. The state reached by Uddaka 
Ramaputta was that at which neither thought nor non thought exIsts. 


One of the teachers under whom Gotama, after leaving the world and before 
he became the Buddha, received Instruction. Uddaka taught him the doctrine 


which had been realised and proclaimed by his father Rama, which was the 


1801 


attanment of the state of neither conscIlousness nor UunconscIOusness 
(corresponding to the fourth Jhana). When Gotama had mastered this, Uddaka 
made him more than his own equal by setting him over the whole company of 
his disciples as their teacher. But Gotama, finding this doctrine unsatIsfacfory, 
abandoned II. 


The Buddha evidently had a high regard for Uddaka Ramaputta, for after the 
Enlightenment, when looking for someone to whom the Dhamma might be 
preached, and who was capable of realising 1s Import at once, his thoughfs 
turned to Uddaka, but Uddaka was already dead! 


Hai Vị Thầy Thiền Của Gotama - Gotama Xuất Gia và Thành Đạo 


Năm 29 tuổi, sau khi công chúa Da-du-đả-la hạ sinh một bé trai - được đặt tên 
là La-hầu-la (SKT. Rahula), thái tử Tắt-đạt-đa quyết định lìa cung điện, cùng 
tu khổ hạnh với nhiều nhóm tăng sĩ khác nhau. Tắt-đạt-đa quyết tâm tìm cách 
diệt khô và tìm mọi đạo sư với các giáo pháp khác nhau. Theo truyền thông 
Ấn Độ bấy giờ chỉ có con đường khổ hạnh mới đưa đến đạt đạo. Các vị đạo 
sư khô hạnh danh tiếng thời đó là A-la-la Ca-lam (Pali. alara kalama) và Ưu- 
đà-la La-ma tử (Pali. Uddaka Ramaputta). Nơi A-la-la Ca-lam, Tất-đạt-đa học 
đạt đến cấp Thiền Vô sở hữu xứ (Pali - Akincannayatana), nơi Ưu-đà-la La- 
ma tử thì học đạt đến cấp Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Pali. nevasanna- 
nasannayatana). 


Nhưng Tắt-đạt-đa cũng không tìm thấy nơi các vị đó lời giải cho thắc mắc của 
mình, nên quyết tâm tự mình tìm đường giải thoát và có năm Tỳ-kheo (năm 
anh em Kiều Trần Như, SKT. Kondanna) đồng hành. Sau nhiều năm tu khổ 
hạnh gần kề cái chết, Tất-đạt-đa nhận ra đó không phải là phép tu dẫn đến giác 
ngộ, bắt đầu ăn uống bình thường, năm Tỳ-kheo kia thất vọng bỏ đi. Cách tu 
cực khổ được Phật nhắc lại sau khi thành đạo như sau: 


Này Aggivessana, rồi Ta tự suy nghĩ như sau: "Ta hãy giảm thiểu tôi đa ăn 
uống, ăn ít từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen hay súp đậu hạt 
hay súp đậu nhỏ. " Và này Aggivessana, trong khi Ta giảm thiểu tỗi đa sự 
ăn uống, ăn từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen hay súp đậu hột 
hay súp đậu nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức gây yếu. Vì Ta ăn quá ít, 
tay chân Ta trở thành như những cọng có hay những đốt cây leo khô héo; 
vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành nhự móng chân con lạc đà; vì Ta 
ăn quá ít, xương sống phô bày của Ta giống như một chuỗi banh; vì Ta ăn 
quá ít, các xương sườn gây mòn của Ta giống như rui cột một nhà sàn hư 


1802 


nút; vì Ta ăn quá Ít, nên con ngươi long lanh của Ta nằm sâu thắm trong 
lỗ con mắt, giỗng như ánh nước long lanh nằm sâu thắm trong một giêng 
nước thâm sáu; vì Ta ăn quả ít, da đầu Ta trở thành nhăn nhìu khô căn 
nhự trái bí trắng và đăng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho 
nhăn nhíu khô căn. Này Aggivessana, nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ da bụng”, 
thì chính xương sống bị T a năm lấy. Nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ xương sống ", 
thì chính da bụng bị Ta nắm lấy. Vì T: a ăn quá ít, nên này Asggivessana, da 
bụng của Ta đến bám chặt xương sống. Này Aggivessana, nêu Ta nghĩ: 
"'Tq đi đại tiện, hay đi tiểu tiện ” thì Ta ngũ quy, úp mặt xuông đất, vì Ta ăn 
quả ít. Này Asgivessana, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lấy tay xoa bóp 
chân tay, thì này Aggtvessana, trong khi Ta xoa bóp chân tay, các lông tóc 
hự mục rụng khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá Ít. Lại nữa, này Ággivessana, có 
người thấy vậy nói như sau: "Sa-môn Gotama có da đen." Một sô người 
nói nhự sau: "“Sa-môn Gotdma, da không đen, Sa-môn Gotama có da màu 
xám.” Một số người nói như sau: "Sa-môn Gotama da không đen, da 
không xám. " Một số người nói như sau: "“Sa-môn Gotama da không đen, 
da không xám, Sa-môn Gotama có da màu vàng sẫm." Cho đến mức độ 
như vậy, này Aggivessana, da của Ta vốn thanh tịnh, trong sáng bị hư hoại 
vì Ta ăn quá ít. ” 


Không đạt giải thoát với cách tu khô hạnh, Tất-đạt-đa từ bỏ phép tu này. Quả 
quyết rằng mình đã đi đến chỗ cùng cực của công phu tu khổ hạnh và khổ 
hạnh không dẫn đến giác ngộ, Tất-đạt- đa tìm phương pháp khác, và nhớ lại 
một kinh nghiệm thời thơ ấu, lúc đang ngồi dưới gốc cây mận: 


Này Aggivessana, rỗi Ta suy nghĩ như sau: "Ta biết, trong khi phụ thân 
Ta, thuộc giòng Sakka (Thích-ca) đang cày và Ta đang ngôi dưới bóng mát 
cây diêm-phù-đề (Pali. jambu), Ta ly dục, ly pháp bất thiện chứng và trú 
Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ." Khi an 
trú như vậy, Ta nghĩ: ” Đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng?" Và này 
Aggivessana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi Ta: “Đây là đạo 
lộ đưa đến giác ngộ." Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: "Ta có sợ chăng 
lạc thụ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện?" Này Aggivessana, rồi Ta 
suy nghĩ: "Ta không sợ lạc thụ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bắt thiện. " 


Sau đó Tất-đạt-đa ăn uống bình thường trở lại, đến Giác Thành, ngồi dưới gốc 
một cây Bồ-đề ở Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) và nguyện sẽ nhập định 
không rời chỗ ngồi cho đến lúc tìm ra nguyên nhân và cơ chế của Khổ. Sau 
49 ngày thiền định - mặc dù bị Ma vương quấy nhiễu - Tất-đạt-đa đạt giác ngộ 
hoàn toàn ở tuổi 35. Từ thời điểm đó, Tât-đạt-đa biết mình là Phật, là một bậc 


1803 


Giác ngộ, và biệt răng mình sẽ không còn tái sinh. Kinh nghiệm giác ngộ của 
Phật được ghi lại như sau trong kinh sách theo chính lời của ngài như sau: 


"Sau khi hoàn lại sinh lực (sau khi tu khổ hạnh vô ích), ta chú tâm giải 
thoát khỏi những tư tưởng tham ái, bất thiện và đạt được sơ thiền, sau đó 
nhị thiền, tam thiền và tứ thiền (Tứ thiền), nhưng những cảm giác hỉ lạc 
này không để lại dấu vết gì trong tâm ta. Khi tâm ta được an tịnh, thanh 
lọc, không bị dục vọng cầu uễ, nhạy bén, chắc chắn, bất động, ta hướng nó 
vê những ký ức và nhận thức về các kiếp trước. Ta nhớ lại nhiều tiền kiếp, 
một, hai, ba, bốn, năm... „ trăm ngàn kiếp frước, nhớ những chu kỳ của thế 
giới. "Nơi đó ta đã sông, tên của ta đã như thế, gia đình của ta là như thế, 
nghề nghiệp của ta, giai cấp xã hội của ta... Ta đã chết như vây... Sự hiểu 
biết (SKT. vidya, Pali. vửj4) đầu tiên này ta đã đạt được trong canh 
đầu.. „Sau đó fa chú tâm đến sự sinh thành và hoại diệt của chúng sinh. Với 
con mắt của chư thiên, trong sáng, siêu việt mọi giới hạn nhân thế, ta thấy 
chúng sinh hình thành và tiêu hoại,...chúng sinh tái sinh theo nghiệp lực. 
Ta nhận ra rằng 'Chúng sinh tạo nghiệp bất thiện qua ba ải thân khẩu ý 
đều chìm đắm sau khi chết, tái sinh trong đoa xứ, địa ngục. Các chúng sinh 
nào tạo thiện nghiệp bằng thân khẩu ý được tái sinh trong thiện đạo, sau 
khi chết được lên cõi thiên'...Sự hiểu biết thứ hai này ta đã đạt được trong 
canh hai. Sau đó ta chú tâm nhận thức về sự tiêu diệt các lậu hoặc (SKT. 
asrava, Pali. asava) và nhìn nhận như thật: 'Đây là khổ, đây là nguyên 
nhân của khổ, đây là phương pháp tiêu diệt khổ, đây là con đường tiêu diệt 
khổ", và khi ta nhận thức được điều này, tâm ta thoát khói dục vọng, ham 
muốn tôn tại, vô mình. Ta tự hiểu chân lý 'Tái sinh ta đã đoạn, cuộc sống 
tu tập của ta đã hoàn tất, ta đã hoàn thành những gì phải làm. Cuộc sống 
(khổ đau) này ta đã vượt qua'...Sự hiểu biết thứ ba này ta đã đạt được trong 
canh ba... ". 


Bậc giác ngộ lúc đó biết rằng kinh nghiệm giác ngộ của mình không thê dùng 
ngôn từ hay bất cứ một cách nào khác để truyền đạt nên Phật tiếp tục yên lặng 
ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ-đề. Cuối cùng, được sự thỉnh cầu nhiều nơi, 
Phật mới quyết định chuyên Pháp luân. Phật giờ đây mang danh hiệu Thích- 
ca Mâu-mI - "Trí giả của dòng dõi Thích-ca". Sau đó Phật gặp lại năm vị Tỳ- 
Kheo, các vị đó nhận ra răng Phật đã hoàn toàn thay đổi. Qua hào quang toả 
ra từ thân Phật, các vị đó biết rằng người này đã đạt đạo, đã tìm ra con đường 
thoát khổ, con đường mà các vị đó không thể tìm ra bằng phép tu khổ hạnh. 
Các vị đó xin được giảng pháp và vì lòng thương chúng sinh, Phật chấm dứt 
sự 1m lặng. 


1804 


Hóa Độ và Tịch Diệt 


Đức Phật bắt đầu giảng pháp bằng cách trình bày con đường dẫn đến kinh 
nghiệm giác ngộ và giải thoát. Trên cơ sở kinh nghiệm giác ngộ của mình, 
Đức Phật giảng 7 điệu để, Duyên khởi và quy luật Nhân quả (Nghiệp). Tại 
vườn Lộc uyền ở Sarnath gần Ba-la-nại (Benares hay Varanasi), Đức Phật bắt 
đầu những bài giảng đầu tiên, gọi là “Chuyển Pháp luân”. Năm vị Tỳ-kheo 
đó trở thành năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật và là hạt nhân đầu tiên của Tăng- 
già. Sau đó Phật thuyết pháp từ năm này qua năm khác. Đức Phật hay lưu trú 
tại Vương-xá (SKT. Rajagrha) và Phệ-xá-li (SKT. Vaisali), sống băng khất 
thực, đi từ nơi này qua nơi khác. Đệ tử của Phật càng lúc cảng đông, trong đó 
có vua Tần-bà-sa-la (SKT. Bimbisara) của xứ Ma-kiệt-đà. VỊ vua này đã tặng 
cho Tăng đoàn một tu viện gần kinh đô Vương-xá. Các đệ tử quan trọng của 
Phật là A-nan-đà, Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên. Cũng trong thời gian này, 
đoản Tỳ-Kheo-mi (SKTT. bhikkhum) được thành lập. 


Cuộc đời Đức Phật cũng gặp nhiều người xấu. muốn ám hại. Trong số đó, có 
Đề-bà-đạt-đa là người em họ, muốn giành quyên thống lĩnh Tăng- già, nên rắp 
tâm tìm cách giết hại Đức Phật nhiều lần nhưng không thành. Tuy thế Đề-bà- 
đạt-đa thành công trong việc chia rẽ Tăng-già ở Phệ-xá-li. Đức Phật đi con 
đường trung đạo và tùy thuận chúng sanh, ngược lại Đề-bà-đạt-đa chủ trương 
một cuộc sông khổ hạnh cực đoan. 


Đức Phật Nhập Niết-Bàn Trong Rừng Sala Tại Câu Thi Na. 


Sống đến năm 80 tuổi, Đức Phật Thích-ca tịch diệt. Qua 45 năm giảng dạy 
[có tài liệu nói là 49 năm] nghĩ rằng các đệ tử có thê chấp lời mình nói là chân 
lý, chứ không phải chỉ là phương tiện giác ngộ, Đức Phật tuyên bố chưa từng 
nói lời nào. Lời dạy cuối cùng của Đức Phật là: "Tất cả các pháp hữu vi đều 
vô thường, chịu biến hoại, hãy tinh tiến tu học (để đạt giải thoát)!". Theo kinh 
Đại bát-niết-bàn (Pali. Mahaparinibbana-sutta), Đức Phật nhập diệt tại Câu- 
thi-na (SKT. kusinagara) vào năm 486 (hay 483 trước Công nguyên). Trước 
đó sức khoẻ của Ngài đã trở nên rất yếu sau khi dùng bữa cúng dường tại nhà 
thí chủ Thuần-đà (Pali. Cunda), tuy nhiên sau đó Ngài có nhắn mạnh cho tôn 
giả A-Nan-đà hiểu là Tăng chúng không nên khiến trách người thợ rèn đó đã 
có thiện ý tối thượng. 


Đức Phật tạo điêu kiện cho các chư Tỳ-kheo cơ hội cuôi cùng đê chât vân hay 
hỏi đáp Ngài nêu như có những vân đê hay những điêm nào còn chưa sáng tỏ 


1805 


có thê đưa đên các kiên giải khác nhau vê sau, tuy nhiên các vị đã im lặng, 
không có những câu hỏi hay thắc mặc nảo. 


Trong cánh rừng Sala ven phía Nam thành phó, đêm rất tối và tĩnh mịch, Đức 
Phật nằm nghiêng bên phía hữu, đầu hướng về phía Bắc, mặt hướng về phía 
Tây và dần nhập Niết-bàn thông qua các mức thiền định, một trạng thái giải 
thoát hoàn toàn khổ đau của cuộc sống. Theo truyền thuyết Pali thì Đức Phật 
diệt độ ngày rằm tháng tư, văn bản Phạn ngữ cho răng ngày rằm tháng I1. 
Trong buổi hoả thiêu thân xác của Đức Phật có nhiều hiện tượng lạ xảy ra. 
Xá-lợi của Phật được chia làm § phần và được thờ trong các tháp khác nhau. 


Mặc dù cuộc đời Đức Phật có nhiều huyền thoại bao phủ nhưng các nhà khảo 
cô học và nhân chủng học - vốn hay có nhiều hoài nghi và thành kiến - cũng 
đều nhất trí công nhận Đức Phật là một nhân vật lịch sử và người đã khai sáng 
Phật giáo. (Bách Khoa Toàn Thư) 

-—oÖo--- 


Ulterior - về sau, tương lai 

Ultilitarian - vị lợi, thiết thực 

Ultimate — cơ bản, nền tảng, sơ đắng 

Ulumate bliss - cực lạc 

Ultimate truth — chân lý cứu cánh, sự thật tối thượng 
The Ultimate And Relative: The Two Truths 


'When the Buddha first turned the wheel of Dharma and taught the Four Noble 
Truths, he spoke of suffering, 1ts origin, 1(s cessation, and the path to that 
cessatlon. How are we to relate to these Four Noble Truths? Suffering must 
be understood; 1fs origin must be removed; 1s cessaflon must be actualized; 
and the path must be cultivated. This 1s how we should engage with them, but 
are these truths things 1n themselves, we might ask? No, they are not. 
Suffering 1s to be understood, but 1Ÿ we search for 1t and think about 1t, there 
1S no such “suffering to be understood.” The origin of suffering must be 
removed, but 1f we look for or contemplate some “origin must be removed,” 
there 1s no such thing to be found. So why the Buddha taught that we should 
relate to the Four Noble Truths by removing some and enacting others, and 


1806 


this 1s the way they are presented, at the same time he taught that there 1s 
nothing In 1(self to remove or enact. 


It 1s similar If we look at skandhas, or mind-body agsregates, which are 
dependent on karma and disturbing emotlons. Being dependent In this way, 
these aggregøates are Impermanent, they have no true Identity, they produce 
suffering, and they are Impure. lÝ we see them as such, It means our 
apprehensIon of them 1s an unmistaken and authentic one. But 1ƒ we view these 
agøregates — dependent as they are on karma and disturbing emotlons — as 
permanent, truly exiIstent, a source of pleasure, and pure, then our 
apprehension 1s a mistaken one. On the other hand, we might examine these 
agsregates and try to find something with some ultimate status behind the 
labels. On an ultimate level, both these views — mistaken and unmistaken — 
are transcended altogether, and neither one exIsfs. 


So there are these two modes: first, the way things appear, and, second, the 
way they actually are. From the point of view of how things appear, we 
classify them Into many categorles - mountains, fences, buildings, flowers, 
and so on. These things, and their effects, all come about contingent upon 
causes and conditions. They also cause us to experIence feelings of pleasure 
Or paIn, since theIr connection with us can be beneficial or harmful. Because 
Of 1s “seeds”, everything produces 1ts own “fruit,” and these things affect us 
in beneficial or harmful ways. 


Now what 1s the ulimate way of being of these helpful or harmful 
phenomena? If we refuse to be satisfiled merely by the way things appear, and 
we look deeper, we discover there Is nothing to be found. The more we 
examine the way things really are, underlying the way they appear, the clearer 
this fact becomes. Say we catch sight of a mirage In the desert, far off in the 
distance. If it were actually there, it would appear 1n greater detaIl the nearer 
we go(t. Yet the closer we come, 1t does not become any clearer but fades away 
and vanishes, tiII there 1s nothing left to see. 


The same applies to the whole spectrum of phenomena, all functioning as 
causes and conditions, In(erconnected with one another, for better or for 
Worse. IÝ we are not content with appearances, and we examine their ultimate 
essence, their absolute way of being, therr fundamentally unconditioned 
nafure, we điscover 1t 1s unfindable. The appearance of things, then, does not 
correspond to theIr true nature. 


1807 


So the /wo levels oƒ truth refer exactly to these two: the way things appear and 
the way they really are. To a mind that 1s not examining or 1nvestigating the 
true nafure of something, there appears to be some essence of things that we 
can I1dentify. On the other hand, 1Ÿ we are not content with superficial 
appearances, and we delve deeper to determine the primordial or 
fundamentally unconditioned nature of something, what we dIscover 1s sald 
to be 1fs ultimate reality, or 1ts Innermost prImordIal nature. Therefore, for any 
øiven phenomenon there are two aspects — 1(s apparent reality, which 1s 
conventionally true, and 1fs 1ntrinsic nature, which 1s ultimately true. Ôn this 
basis we can talk about there being two levels of truth. 


With any thing or event that can appear or be possIble, 1ƒ we search beneath 
the surface fo 1ts Innermost Identity, and we find a discrete, individual essence 
Of Its very own, then we can say that 1t 1S frwÏy exisfenf OT ultữma1e existemt. | 
something really 1s the way 1t appears to be, then appearance and reality are 
1n harmony, and that thing truÌy exIsfs In the way 1t appears to. However, this 
1s not the case, things are not really the way they appear to be, and so they are 
not truly exIstent. TheIr appearance and theIr true nature do not match. This 
disparity 1s due to the fact that the things in question mamifest 1n a false way. 
If they manifested 1n a truly authentic way. There would be no such 
discrepancy. 


Thịs 1s how phenomena are said to be ƒœ/se and are not to be found to be truly 
exIstent. Their true existence, which 1s what 1s being refuted here, has never 
actually been the case. The very nature of things 1s such that they are there, 
but they cannot be established as exIsting. However, 1t 1s not that they do exIst 
only as long as we are not 1nvestigating them but become nonexIstent as soon 
as we scrutIn1ze them. 


There 1s a verse in Mattreya”s Órnarnenf oƒ Clear Realization that says: “In 
this, there 1s not a thing to be removed.”” This means that what 1s beIng refuted, 
namely true exIstence, 1s not a property that 1s Imtially present and then 1s 
somehow done away with through reasoning. Rather, It means that 
phenomena are, and always have been, dependent by theIr very nature, and so 
they have always been devott, or “empty,” of autonomy or Iindependence. If 
things were not “empty” of independent existence, they could not come 1nto 
being In the first place. Phenomena have to depend on other things In order to 
come Info being; they must depent on conditions. Only autonomous enfItles 
would not need to depend on conditions. 


1808 


True existence, then, 1s not something that previously existed but was 
eliminated later on. Since things are empty of true existence, what we call 
empfiness or the wÏfimafe aspecf 1S not something new that have been 
superimposed by the mind. 


The next verse 1n the quotation continues, “Nor 1s there the slightest thing to 
be added.” This Iindicates that the two levels of reality, the relative truth or 
convenfional way of being and the absolute or ultimate way of being, do not 
come about as a result of the Buddhaˆs enlightened activify or as a result of 
ordinary beings” karma. It 1s simply the way things naturally are. 


Therefore, the mind that 1nvestIgates what something realy 1s, wIthout being 
satisfied with mere appearances, Is a mind engaged In Invesfigation or the 
ultimate level. We could call It an ul#znafe mĩnd. And whatever that ulfmafe 
mĩnd finds to be true 1s called ulmafe truth. 


Among the phenomena that appear to an ordinary mind that does not analyze 
Or Investigate, whatever Is found to be true when Investigated on the 
convenftional level 1s what we call relafive fruíh. The term relafive also refers 
to the factors that obscure or conceal reality. That 1s to say, the relafive 1S 
applied to the 1gnorance that obscures our perception of the ultImate, Intrinsic 
nature of reality. So whatever 1s true from the perspectIive of this relatIve 
1penorance, which obscures our perception of ultimate reality, 1s called relafive 
fruth. (Hs Holiness The Dalai Lama 1n Mind in Comfort and Ease) 
---0Ö0--- 


Ultimate wisdom - trí huệ tôi hậu - Ultimate wisdom (jhana in SanskrIt) refers 
to a direct realisatlon which 1s non-dualistic, and contradicts the way 1n which 
we ordinarilly perceive the world. The experlence of ultimate truth, 
selflessness or emptiness 1s beyond dualIty. 


It 1s Important to remember that emptiness here does not refer to nothingness 
or some kind of nihilistic view. Emptiness refers to the fact that ultimately, 
our day-to-day experIence of reality 1s wrong, and 1s 'empty' of many qualitIes 
that we normally assign to 1t. 


Describing this non-dual experlence 1n words 1s not really possible, as 
language 1s based on duality and contrasts. Trying to explain this experlence 
- which contradicts our normal perception - 1s a bit like explaining colors fo 
someone who 1s born blind; difficult to say the least. 


1809 


Trí tuệ là cái làm nên Con Người. Đó là hiện tại của Con Người. Thông qua 
Trí tuệ Con Người thực hiện chức năng sống. Và tất cả các hoạt động khoa 
học, tất cả các hoạt động kinh doanh, tất cả các hoạt động chính trị, hệ thống 
tôn giáo và các hoạt động tâm lý... của Con Người đều dựa vào nên tảng chung 
đây là Trí tuệ. Trí đuệ là cái làm nên con người. 


Uncamny - kỳ lạ, huyền bí 

Unctuously - nhờn, mầu mỡ 

Unencumbered — không bị trở ngại, không bị vướng víu 

Unflinchingly — không nao núng, không sợ hãi, không chùn bước 
Ungrudging - tốt bụng, hào phóng, vui lòng cho 

Unguent - thuốc cao, thuốc bôi dẻo 

Universe - Blocentric Universe 

Biocenfrism - also known as the biocentric universe - is a theory proposed 
in 2007 by American scIentist Robert Lanza. In this view, life and bloloøy are 
central to being, reality, and the cosmos - lIfe creates the unIverse rather than 
the other way around. Biocentrism asserts that current theorles of the physIcal 
world do not work, and can never be made to work, until they fully account 
for life and conscIousness. 

Lanza's biocentric theory builds on quantum physics. While physlcs 1s 
considered fundamental to the study of the universe, and chemistry 
fundamenial to the study of life, biocentrism places biology before the other 
Sclences to produce a theory of everything. Critics have questioned whether 


the theory 1s falsifiable. Lanza has argued that future experimenfs, such as 
scaled-up quantum superposifion, wIll either support or contradict the theory. 


Theory 
Lanza argues that the priImacy of consclousness features In the work of 


Descartes, Kant, Lelbn1z, Berkeley, Schopenhauer, and Bergson. He sees this 
as supporting the central claim that what we call space and time are forms of 


1810 


animal sense perception, rather than external physical obJects. Lanza argues 
that biocenfrIsm offers Insight Into several maJor puzzles of sclence, Including 
HeIsenberg”s uncertainty principle, the double-slit experiment, and the fine 
tuning of the forces, constants, and laws that shape the universe as We DerCe1ve 
1. According to a Discover magazine article adapted from Lanza*s book, 
“biocentrism offers a more promising way to bring together all of phySIcs, as 
sclenfists have been trying to do since Einstein”s unsuccessful unified field 
theorIes of eight decades ago.” 


Lanzaˆs theory of biocentrism has seven princIples: 


1.What we perceIve as reality 1s a process that Involves our conscIousness. An 
“external” reality, 1f 1t exIsted, would by definition have to exIst in space. But 
this 1s meaningless, because space and time are not absolute realitiles but rather 
tools of the human and animal mind. 

2.Our external and Internal perceptions are 1nextriIcably intertwined. They are 
different sides of the same coin and cannot be divorced from one another. 
3.The behavior of subatomic particles, indeed all particles and obJecfs, 1s 
inextricably linked to the presence of an observer. Without the presence of a 
conscIous observer, they at best exIst 1n an undetermined state of probability 
Waves. 

4.Without consciousness, “matter” dwells In an undetermined state of 
probability. Any universe that could have preceded consclousness only 
exIsted In a probability state. 

5.The structure of the universe 1s explainable only through biocentrism. The 
unIverse 1s fine-tuned for life, which makes perfect sense as life creates the 
universe, not the other way around. The “universe” 1s simply the complete 
spatio-temporal logic of the self. 

6.Time does not have a real exIstence outside of animal-sense perception. It 
1s the process by which we perceive changes In the unIverse. 

7.Space, like time, 1s not an obJect or a thing. Space 1s another form of our 
animal understanding and does not have an Independent reality. We carry 
space and time around with us like turtles with shells. Thus, there 1s no 
absolute self-existing matrIx in which physlcal events occur Independent of 
Life. 


Vũ Trụ - Robert Lanza là một chuyên gia trong lĩnh vực y học tái sinh và là 
giám đốc nghiên cứu của Công Ty Kỹ Thuật Tế Bào Tiên Tiến. Trước khi nổi 
danh với những nghiên cứu sâu trong lĩnh vực tế bảo gốc, ông cũng đã nổi 
tiếng với một vài thí nghiệm thành công trong việc nhân bản các loài quý 


I8II 


hiếm. Nhưng không lâu sau đó, các nhà khoa học trở nên hứng thú với vật lý, 
cơ học lượng tử và vật lý không gian. Sự pha trộn mang tính bùng nỗ này đã 
cho ra đời thuyết Biocenfrism, cũng là học thuyết mà giáo sư đang nghiên cứu. 
Biocenirism cho chúng ta biết rằng sự sống và ý thức chính là những yếu tố 
căn bản của vũ trụ. Ý thức chính là thứ tạo ra vật chất, chứ không phải ngược 
lại. 


Lanza cũng chỉ ra rằng bản thân cấu trúc vũ trụ, và các quy luật, các thế lực 
tạo hóa, và những điều bất biến của vũ trụ đều có vẻ được tạo ra một cách 
hoàn hảo đề phục vụ cho sự sống. Điều này cho thấy trí thông minh tôn tại 
trước khi vật chất ra đời. Ông cũng tuyên bố răng không gian và thời gian 
không phải là vật chất, mà là một công cụ đối với tầm hiểu biết của các động 

vật như chúng ta. Lanza nói rằng chúng ta mang theo không gian và thời gian 
như thể con rùa mang theo cái mai của nó vậy. Tức là khi cái mai mất đi, con 
rùa vẫn còn đó. 


Học thuyết này cho thấy răng ý thức không bao giờ chết. Nó chỉ tồn tại như 
một dạng suy nghĩ bởi vì con người coi thể xác của họ là tất cả những gì làm 
nên con người họ. Họ tin rằng cơ thể trước sau gì cũng sẽ biến mất, và theo 
đó ý thức cũng sẽ tan biến. Nếu cơ thể tạo ra ý thức, thì ý thức sẽ mất khi cơ 
thê thối rữa. Nhưng nếu cơ thê nhận được ý thức giống như một hộp cáp nhận 
các tín hiệu vệ tinh, thì tất nhiên ý thức vẫn tiếp diễn khi phương tiện vật chất 
là thể xác không còn tồn tại nữa. Thực tế thì ý thức tồn tại tự do mà không bị 
trói buộc bởi không gian và thời gian. Nó có thê tồn tại mọi lúc mọi nơi, cả 
trong thể xác lẫn ở thế giới bên ngoài. Nói cách khác, nó có tính không cố 
định cũng giống như các vật thể lượng tử có tính không cố định vậy. 


Lanza cũng tin rằng những vũ trụ khác nhau có thể tồn tại cùng lúc. Trong 
một vũ trụ, cơ thê có thể chết. Và trong một vũ trụ khác, nó tiếp tục tồn tại, 
bởi vũ trụ đó sẽ hấp thụ ý thức di cư từ vũ trụ này sang. Điều này có nghĩa 
rằng một người chết khi đang du hành qua cùng một đường hầm sẽ không lên 
thiên đường hay xuống địa ngục, mà sẽ đến chính thế giới mà anh ta từng sinh 
sông, với một sự sống, cứ như thế không bao giờ kết thúc. 


Ý thức, ít nhất là ý thức nguyên bản, được học thuyết hóa như là một thành 
phần cơ bản của vũ trụ, tồn tại ngay cả ở thời điểm của vụ nỗ Big Bang. “Trong 
một không gian như thế, trải nghiệm của ý thức nguyên bản là thành tố cơ bản 
của hiện thực vật chất mà một quá trình lượng tử liên quan đến hoạt động não 
bộ có thể tiếp cận được. Linh hồn của chúng ta được cầu tạo từ những thành 
phần rất cơ bản của vũ trụ — và có thê có fuổi ngang với tuổi của vũ trụ. Não 


1812 


bộ của chúng ta là máy thu nhận và phóng đại cái ý thức nguyên bản thuộc 
bản chât của sợi thời gian — không gian đó. Có nghĩa là một phân ý thức của 
chúng ta là phi vật chât và sẽ tiêp tục tôn tại sau khi thê xác ngừng hoạt động? 


Giáo sư Hameroff phát biểu trong phim tài liệu “Science Channel?s Through 
the Wormhole” rằng: Khi tim ngừng đập, máu ngừng chảy, thì thông tin lượng 
tử trong các ống siêu nhỏ của tế bào thần kinh sẽ không bị hủy hoại, nó không 
thể bị hủy hoại. Nó chỉ bay vào vũ trụ mà thôi. Thuyết của Robert Lanza còn 
chỉ ra răng thông tin lượng tử không chỉ tồn tại trong vũ trụ của chúng ta, mà 
nó còn có thể bay sang các vũ trụ khác. “Nếu bệnh nhân được hồi sinh, thông 
tin lượng tử này có thể quay lại các ống microtubules và bệnh nhận sẽ tả lại 
các trải nghiệm cận tử của mình. Ngược lại, nếu bệnh nhân không được cứu, 
thông tin lượng tử này sẽ bay ra ngoài cơ thể, như là cái mà người ta vẫn gọi 
là linh hồn vậy.” 





Microtubule — các ông siêu nhỏ trong tế bào chất của tế bào thần kinh 
Những ý kiến trên về ý thức lượng tử đã giải thích được các hiện tượng như 
trải nghiệm cận tử, xuất hồn, thậm chí là cả sự đầu thai mà không cần phải 
dựa vào các quan niệm tâm linh. Năng lượng ý thức của bạn sẽ được đưa trở 
lại một cơ thể khác vào một thời điểm nào đó, và trước đó nó sẽ tồn tại bên 
ngoài ở một tầng hiện thực khác, và có thể là không gian vũ trụ khác. 


(BY NGUYÊN ĐỨC THIÊU ON MARCH 25, 2015) 
-=--0000OO0ooo---- 


1813 


Unpalatable — không thú vị, mùi khó chịu 

UnpropItious — không thuận lợi, không thích hợp 
Unraveling — tháo, gở ra, tách ra 

Unscrupulous — không tận tâm, cầu thả 

Unstinting — hào phóng, rộng rãi 

Untrammeled — không bị ngăn trở 

Unwitting — vô ý thức (Witting — có ý thức, có chủ tâm) 
Upadana (SKT) - for “clinging”, “attachmenf” or “grasping”, although the 


literal meaning 1s “fuel”. Upadana and Tanha are seen as the two primary 
causes 0Ÿ suffering. The cessation of clinging leads to Nirvana. 


Toàn bô Giáo pháp của Phật giáo có thê được tóm tắt: Upadana là nguyên 
nhân của khổ; khổ bắt nguồn từ upadana. Tất cả chúng ta phải nắm được 
vấn đề này của upadana. Để cho dễ hiểu, chúng ta phải thấy rõ nó giống hệt 
như một nhà tù - một nhà tù tinh thần, một nhà tù tâm linh. Chúng ta đến đây 
để nghiên cứu, học hỏi Giáo pháp và thực hành thiền định (ổn định và thanh 
tịnh tâm ) và vipassana (minh sát, nội quán) đề diệt upadana. Hoặc, nếu chúng 
ta nói theo lỗi ẩn dụ, chúng ta nghiên cứu, học hỏi Giáo pháp và phát triển tâm 
để tiêu diệt cái nhà tù đang giam hãm chúng ta. 


Upagupfa - The Buddhist Monk 


Long long ago, In the time of Lord Buddha. there lived a dancer 1n the cIty Of 
Mathura. She was known as Vasavadatta. She was well known for her beauty 
and dance. Although she had many a suitor, none had the character she was 
looking for. 


One evening Vasavadatta was looking out through the window when she saw 
a handsome young monk passing by. He was none other than Upagupta, an 
ardent disciple of Lord Buddha. 


Vasavadatta fell in love with him at once and asked her maid to call the young 
monk to her house. 


1814 


The maid rushed to the monk and said, "Vasavadatta, my lady, wishes fo see 
you. Oh the holy one, will you come 1n?” 


The monk sracefully replied, "No, not now, but I wIll see her In time.” 
Vasavadatta was disappointed. She thought that perhaps the poor monk was 
embarrassed to come bearing no gift. After all, the rich noblemen always came 
with gifts of gold and Jewels. She asked her maid to run out and tell the monk 
that she wanted only his company and he need not bring any gIÍt. 


The maid once again conveyed to Upagupta Vasavadatta's wIshes. 


Upagupta replied gently but firmly, "No, I cannot. Ït 1s not yet time to VISIt 
Vasavadatta. " 


Disappointed Vasavadatfa stopped dancIng. The people were mad. 


"What 1s the matter with her? She seems to be always unhappy” complained 
the nobles. 


Vasavadatta's maid knew her sorrow and was sad to see her beloved mistress 
always brooding over that heartless monk who refused to vIsit her. 


To get her mind off of the monk, the maid asked Vasavadatfa to øo an visIt 
the exhibition of a young sculptor of Mathura. As Vasavadatta admired the 
works Of art, the young sculptor was secretly admiring her beauty. His thought 
was Interrupted when Vasavadatta found a sculpture that she liked. 


Vasavadatta asked, "”This 1s so beautiful. How mụuch does 1t cost? WIll you 
sell 1t to me?” 


The young sculptor replied, "You mipht find the price too hiph.”" 
Proudly Vasavadatta said, "Whatever 1s price, Ï am prepared to pay 1t." 
"]( 1s yours, 1Ÿ you apree to dance again” said the young sculptor. 


Vasavadatta hesitated. 


1815 


The sculptor said, "Are you going to go back on your word? You promised 
to pay any price!” Vasavadatta agreed to keep her promise by dancing agaIn. 
The people of Mathura thanked the sculptor. The audience gave a thundering 
applause to Vasavadatta but 1n her heart Vasavadatta was still not happy. 


She kept on thinking, "“Why dịd Upagupta shun her when thousands of people 
long for a sipht of her. " 


In the days that followed, the chief sculptor got Increasingly Interested 1n 
Vasavadatta. He asked her to pose for him so that he could capture her Image 
1n sfone. 


Seeing hIs exquIsite work, Vasavadatta commented, "My art wIll die with me 
but your art wIll last for cenfurIes to come.” 


The sculptor remarked, "I am so happy to see my talent bring happiness to 


lli 


you. 


A few days later, the sculpture vanished. Both Vasavadatta and her maid were 
worried. They thought he might have left town. To their horror his body was 
found buried, not far from Vasavadatta's house. 


People reported that the young sculptor was last seen entering Vasavadatta's 
house three days before he was killed. The enemies of the sculptor, who were 
Jealous ofhim for getting the favor of Vasavadatta, had killed him and secretly 
buried him near Vasavadatta's house so that she would be falsely accused of 
the crime. 


The king called Vasavadatta for an explanation. Shocked Vasavadatta had 
nothing to say. He confiscated all her property and banished her from 
Mathura. People threw stones at her and she was badly wounded. Finally she 
took shelter In a crematory. Her dearest maid knew that she was Innocent. 
Vasavadatta was deliberatelly framed for the murder. 


Vasavadatta soon became 1Ìl as her wounds got infected. She received no 
sympathy or medical help from anyone except her faithful maid. The passers- 


by would often throw stones at her and asked the maid to leave her to die. 


"She deserves that for the sin she has committed!” they shouted. 


1816 


Then came Upagupta, the Buddhist monk. Vasavadatta asked her maid to 
cover her. She did not want to show her wounded face to her beloved, 
pagupta. 


Upagupta said, “Vasavadatta, I have come to you Just as you always desired. " 


"Oh monk! You reJected me when all of Mathura admired me,” said 
Vasavadatta. 


"Why do you choose to come now when I am nothing but a mass oŸ festering 
flesh, shunned by all?” asked she. 


Upagupta smiled and said with great compassion, "At that time you địd not 
need me, Vasavadatta. You do now. Come, let me take you to my monastery 
and allow me heal your wounds.”" 


In due course Vasavadatta recovered under the care and nursing of the young 
monk. But she lost her beauty and was always depressed. 


Seeing this, Upagupta consoled her, "Vasavadatta, you are sorry for loosing 
your beauty which lasts only as long as you are young. You are yet to discover 
a beauty greater than that you have lost, the beauty of the self. Come with me 
and listen to Lord Buddha, It wIll bring you peace and eternal happIness. ” 


Vasavadatfa, curlous to know more, began to attend the discourses of Lord 
Buddha. 


"You cant call your body your own!" Buddha said In his discourse. "When 
the body 1s cast away, 1t becomes food for the vultures. Lipht the lamp within 


you, only then, wIll you find true peace." 


Quictly Vasavadatta began to think and repeat to herself, "Lipht the lamp 
within you, peace wIlÏ come ---. " 


When the discourse ended, Vasavadatta fell at the feet of Lord Buddha 
seeking salvation. 


Buddha blessed her, "So be 1t, my child. May you find peace." 


1817 


Ưu-bà- -cúc- -đa (Upagupta) là một vị đại sư Phật giáo. Phái Bắc tông xem 
ông là vị tổ thứ tư của Thiền tông Ấn độ, còn Nam tông thì lại xem ông là một 
vị La-hán. 


Một câu chuyện cô tích 


Vào thời Đức Phật còn tại thế, tại thành Mathura có một vũ nữ tên là 
Vasavadatta, sắc đẹp tuyệt vời và tài nghệ thì không ai bì kịp. Nói đến 
Vasavadatta thì cả thành phố ai cũng biết. Nhan sắc và tài múa hát của nàng 
đã khiến bao nhiêu người say mê, tuy nhiên nàng vẫn chưa tìm được một 
người đàn ông nào tâm đầu ý hợp. 


Một buổi chiều nọ, khi ngồi bên cửa số nàng bỗng giật mình và bàng hoàng 
khi nhìn thấy một nhà sư trẻ tuổi đi ngang. Nhà sư này tên là Ưu-bà-cúc-đa và 
là một đệ tử rất nhiệt thành của Đức Phật. Vasavadatta cảm thấy mình như bị 
một tiếng sét ngang đầu. Nàng vội bảo người hầu gái chạy ra đường và mời 
nhà sư vào nhà. 


Người hầu chạy ra gặp nhà sư và thưa rằng « Thưa Thầy, phu nhân của con là 
Vasavadatta mong ước được mời Thầy ghé vào nhà để được hầu tiếp ». Nhà 
sư ôn tồn trả lời: « Không thê được, bây giờ chưa phải lúc, tuy nhiên tôi sẽ 
ghé thăm khi nào đúng lúc ». 


Vasavadatta cho rằng nhà sư bối rỗi vì ghé thăm mà không có quà cáp gì cả, 
vì thói thường giới quý phái và giàu có thay phiên nhau đến tìm nàng và mang 
theo rất nhiều vàng và nữ trang để làm quà. Nghĩ thế nàng lại bảo người tớ gái 
chạy theo vị sư vả bảo rằng nàng chỉ cân ông ghé thăm mà không cân phải có 
quà cáp gì cả. Lần này thì nhà sư vẫn trả lời thật nhã nhặn nhưng kiên quyết 
hơn: « Không, không thê nào được. Chưa phải lúc đề tôi đến thăm Vasavadatta 


», 


Vô cùng thất vọng và buôn khổ, nàng vũ nữ không còn lòng nào để nhảy múa 
nữa. Dân chúng xôn xao cả lên, và nhóm quý tộc thì tự hỏi: « Việc gì đã xảy 
ra như thế? Tại sao nàng bỗng dưng có vẻ đau buồn? ». Riêng chỉ có người tớ 
gái là hiểu được nguyên do của nỗi khổ đau thầm kín đó và tìm cách giúp cho 
Vasavadatta khuây khỏa bằng cách khuyên cô ta hãy đi xem các tác phẩm của 
một nhà điêu khắc trẻ tuổi nôi tiếng nhất của thành phố Mathura. 


1818 


Vasavadatta tỏ ra rất thích các bức tượng và nhà điêu khắc thì cũng kín đáo 
để ý đến sắc đẹp tuyệt vời của nàng. Vasavadatta bất chợt tìm thấy một bức 
tượng rất hợp ý bèn cất tiếng gọi nhà điêu khắc. Tiếng gọi của nàng làm đứt 
đoạn dòng tư tưởng miên man của nhà điêu khắc: « Bức tượng nảy quả thật là 
đẹp. Giá bán thế nào? Tôi rất muốn mua bức tượng này? ». Nhà điêu khắc trẻ 
tuôi đáp lại rằng: « Đắt lắm đấy ». Vasavadatta trả lời một cách tự phụ: « Dù 
đắt mấy tôi cũng mua ». « Bức tượng sẽ thuộc về cô, nếu cô đồng ý múa hát 
trở lại ». Vasavadatta tỏ vẻ do dự. Nhà điêu khắc liền nói: « Thế là cô muốn 
nuốt lời hay sao? Cô đã đồng ý với bất cứ giá nào kia mà ». Vasavadatta buộc 
lòng phải giữ lời và sau đó đã múa hát trở lại. Mỗi lần trình diễn là khán giả 
nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng, tuy nhiên trong lòng thì Vasavadatta vẫn ray rứt 
và đau buồn. Nàng vẫn thắc mắc « Tại sao Ưu-bà-cúc-đa lánh xa nàng, trong 
khi hàng ngàn người chạy theo và chỉ muốn được nhìn thấy dung nhan của 
nàng mà thôi? ». 


Nhà điêu khắc ngày càng chú ý đến Vasavadatta nhiều hơn và yêu cầu nàng 
làm người mẫu đề ông tạc tượng. Khi nhìn thấy nhà điêu khắc hăng say làm 
việc, nàng bèn cất lời: « Nghệ thuật khiêu vũ của tôi rồi đây cũng sẽ chết theo 
tôi, nhưng tài nghệ của ông sẽ lưu lại với thời gian và vượt qua những thế kỷ 
lâu dài ». Nhà điêu khắc đáp lời: « Tôi hết sức sung sướng thấy tài năng của 
tôi đã mang lại sự khuây khỏa cho cô ». 


Tuy nhiên chỉ được vài hôm sau thì bỗng nhiên nhà điêu hắc trẻ tuổi biến mất 
mà không ai tìm thấy ông đâu cả. Vasavadatta và người hầu gái rất thắc mắc 
và lo âu, nghĩ rằng nhà điêu khắc đã rời thành phố đi đâu đó. Thật hết sức bất 
ngờ là sau đó người ta lại tìm được xác của nhà điêu khắc không xa ngôi nhà 
của Vasavadatta. 


Nhiều người cho biết ba ngày trước đó họ có trông thấy nhà điêu khắc trẻ tuổi 
đến nhà Vasavadatta. Thật sự ra thì những người từng đeo đuổi Vasavadatta 
từ trước đã ghen tức và giết nhà điêu khắc trẻ tuổi rồi vùi xác cạnh nhà 
Vasavadatta để vu oan. 


Nhà vua cho đòi Vasavadatta đến đề tra hỏi nhưng vì bị chấn động quá sức, 
nàng không nói được một lời bảo chữa nào cho hợp lý. Nhà vua bèn ra lệnh 
tịch thu hết tài sản và đuôi nàng ra khỏi thành phố Mathura. Dân chúng đồ xô 
chạy theo để ném đá vào nàng. Thương tích và máu me đây người, 
Vasavadatta trốn vào một nơi hỏa táng người chết và có người hầu gái trốn 
theo để lo chăm sóc cho nàng. Những người đi đường khi trông thấy thì tìm 
đá để ném và nguyên rủa nàng: « Đáng kiếp cho một người hung ác ». 


1819 


Một hôm nhà sư Uu-bà-cúc-đa đi ngang và chợt nhận ra Vasavadatta. Nàng 
đồng thời cũng nhận ra nhà sư ngày trước và vội bảo người. hầu gái lây quần 
áo quấn lên người và che cả mặt mày. Ưu-bà-cúc-đa ôn tồn nói: « Này cô 
Vasavadatta, hôm nay tôi đã đến với cô đúng với sự mong ước của cô trước 
kia ». Nàng đáp lại: « Thưa thầy, Trước đây thầy xô bỏ tôi trong khi tất cả mọi 
người ngưỡng mộ tôi. Vậy lý do nào đã khiến Thây lại đến với tôi hôm nay 
khi tôi không còn gì cả, ngoài đống thịt hôi thối và lở loét này ». Ưu-bà-cúc- 
đa nở một nụ cười tràn đây từ bi và đáp lại rằng: « Ngày đó cô đâu có cần đến 
tôi như hôm nay. Cô nên theo tôi về chùa để tôi chạy chữa những vết thương 
cho cô ». 


Sau một thời gian tá túc tại chùa, những vết thương trên người và trên mặt của 
Vasavadatta đã lành nhưng sắc đẹp thì không còn nữa, vì thế nàng buồn khổ 
vô cùng. Thấy thế Ưu-bà-cúc-đa an ủi: « Này Vasavadatta, cô buồn khô vì sắc 
đẹp đã mắt, tuy nhiên dù muốn hay không thì nó cũng sẽ mất khi tuổi trẻ 
không còn nữa. Và chính lúc này, là lúc mà cô có thê tìm thấy một sắc đẹp 
khác thanh cao hơn, và chính cái sác đẹp đó đang hiện hữu trong lòng cô. Hãy 
theo tôi đi nghe Đức Phật thuyết giảng, những lời của Ngài sẽ giúp cô tìm thấy 
an vui và hạnh phúc ». 


Vasavadatta có ý tò mò và đi theo Ưu-bà-cúc-đa để nghe Đức Phật giảng xem 
sao. Hôm ấy Đức Phật giảng rằng: « Các con không thể nào bảo cái thân xác 
là của các con. Khi nó đã bị ném đi thì chỉ làm môi cho đàn kên kên mà thôi. 
Hãy thắp lên một ngọn nến trong lòng các con, các con sẽ tìm thấy an bình 
đích thực... ». Vasavadatta nghĩ đến ý nghĩa của câu nói ấy trong đầu và yên 
lặng nhắm đi nhậm lại: «Hãy thắp lên ngọn nến trong lòng, an vui sẽ hiện ra 
», 
Khi Đức Phật dứt lời, Vasavadatta chạy đến và phủ phục dưới chân Đức Phật 
để xin được cứu độ. Đức Phật cúi xuống đặt tay lên đầu Vasavadatta và nói 
với nàng răng: « Ta mong con tìm thấy sự an bình ». 
(Hoang Phong - Bures-Sur-Yvette, 09.08.09) 
-=0000OOOooo--- 
Upall -— a barber who shaved the new bhikkhu”s head and later became the 
leading expert 1n the rule ofthe monastic lIfe... 


How do I become a Buddhist? 


Once there was a man called Upali. He was the follower of another religion 
and he went to the Buddha In order to argue with him and try to convert him. 


1820 


But after talking to the Buddha, he was so 1mpressed that he decided to 
become a follower of the Buddha. 


But the Buddha said: "Make a proper InvesfIgation first. Proper 1nvestigafion 
1S øood for a well-known person like yourself." 


Upali: "Now Lam even more pleased and satisiied when the Lord says to me: 
Make a proper I1nvestigatlon first.' For 1ƒ members of another religion had 
secured me as a discipline they would have paraded a banner all around the 
town sayIng: 'Upali has Joined our religion.' But the Lord says to me: Make a 
prOper Investigatlon first. Proper Investigation 1s good for a well-known 
person like yourself. " 


In Buddhism, understanding 1s the most Important thing and understanding 
takes time. So do not impulsively rush Iinto Buddhism. Take your time, ask 
quesfions, consider carefully, and then make your decision. The Buddha was 
not Inferested In having a large number of disciples. He was concerned that 
people should follow his teachings as a result of a careful Iinvestigation and 
consideration of the facts. 

(From: Good Question, Good Answer by Bhikkhu Shravasti Dhammika) 


Upall (Sanskrit) was a monk, one of the ten chief disciples of the Buddha. 
Before JoIning the order, he worked as a barber. He asked the Buddha 1Ý a 
person of "low birth” such as he could Join the order. The Buddha ordained 
him before the princes and asked the princes to pay homage to Upali, who by 
then had become an Arhant. He became the chief disciple in knowing the rules 
Of the order and the foremost disciple 1n keeping precepts (giới luật). 

Upali was born In a family of the lowest caste so he was destined to be a slave. 
In anclent India, outcasts were not allowed to receive education. Hence when 
Upali grew up, his parents asked him to learn the skill of cutting harr to suppOort 
himself. Upali became the barber of the princes 1n the 

palace. 


When Upali was twenty years old, Buddha returned to His hometown, 
Kapilavatthu. Upali was recommended to do the harrcut for Buddha. The next 
day, Upali, in the company of his mother, did the haircut for Buddha. After a 
while, his mother knelt before Buddha and asked, "Lord Buddha, what do you 
think of his skIll?" 


"He bows too low, ” replied Buddha. 
1821 


Upali straightened his back when he heard this. It was said that he attained the 
first staøe of meditation. 


After a while, his mother knelt down and asked, "Lord Buddha, what do you 
think now?” 


"HiIs body seems to be too straight, " replied Buddha. 


When Upali heard this, he concenftrated his attention and 1t was said that he 
affained the second stage of medifation then. 


After a while, his mother asked Buddha again, "Lord Buddha, what do you 
think of his skill now2” 


"He breathes In too fast," replied Buddha. 


When Upali heard this, he concentrated his mind on breathing-Iin and 
breathing-out. It was said that he attained the third stage of meditation then. 
His mother asked the Buddha again, "What do you think now?” 


"He breathes out too fast.” replied the Buddha. 


Now, Upali was mindful of breathing In and out. It was said that he attained 
the fourth stage of meditation. We could learn from here that Ủpali was very 
aftentive In his work. He was strict with himself and could listen to people's 
CrifIicisms with an open mind. Hence he was pre-eminent among those who 
knew the discIplinary rules by heart. 


When Buddha returned to His hometown, many princes decided to enter the 
Order after listening to His preaching. Prince Aniruddha said to the other 
princes, "Dear brothers, Upali has been serving us for years, he 1s very dilipgent 
and honest. Here 1s a woolen blanket, throw all your Jewelry on 1t as we do 
not need them anymore and we can give them to Upal1. " 


All the princes agreed to do so and they gave all their Jewelry to Ủpali. They 
asked Upali to return to the palace and they went to see the Buddha. 


At first, Upali wanted to return to the palace, but he thought, "Even noble 
princes are willing to forego the worldly pleasures, a humble person like me 
should not remain In worldly life. I too must enter the Order." 


1822 


Hence he hung all the Jewellery and clothes on a tree and set forth to find the 
Buddha, but he stopped when he thought of his low background. He sat on the 
roadside and wept. Suddenly, he heard someone asking him, "Why are you so 
sad?" 


Upali raised his eyes and saw Sariputra. He wiped his eyes and knelt before 
Sariputra, "Venerable sir, may I ask you, can an outcast like me enter the 
Order?" 


Sariputra said to Upali, "Anyone can become Buddha's disciple 1ƒ he observes 
the precepts. Come with me, Buddha will definitely be glad to have you 
ordained.” 


Upali followed Sariputra to see the Buddha. The Buddha said, "You have a 
øood nature and you will be able to propagate (truyền bá) my teachings in the 
future. The princes have also requested to be ordained, but I want them to 
practice medifation for seven days till they forget their noble status. " 


Seven days later, the Buddha called the seven princes out. The prInces were 
Surprised to see the ordained Ủpall. 


Buddha said to all of them,"I ordained Upali before all of you, hence all of 
you must pay respect to him. " 


All the seven princes prostrated before Upali. Upali was deeply moved by the 
kindness of the Buddha and he made a respectful prostration to Him. 

Upali observed every rule set by the Buddha and he was pre-eminent among 
those who knew the discIplinary rules by heart. However, those who were 
careless in observed the rules saw Upali as a thorn In their flesh. They even 
made things difficult for hìm. 


The Buddha was very concerned and scolded him. He gathered the people and 
told them the value of precept(s. Buddha said that one who observed the 
precepts was like a bripht lamp. Those with pure mind would like the 
bripghtness whereas those with evIl mind preferred darkness. "The Buddha told 
them that they should have respect for people, such as Upali, who observed 
the precepts well. 

Upali was no(ed for his strict observance of the rules and disciplines. 
Whenever the monks or nuns had any doubt of the rules and discIples, they 
would consult Upall. 


1823 


When Buddha entered Nirvana, Upali was 1n his seventies. In the First Great 
CouncIl, he was selected to summarIze the Rules of the Order. He humbly 
declined the offer but Venerable Maha Kassapa Insisted that he must 
particIpate 1n the Council. He said to Upali, "Venerable Upali, please do not 
decline our offer. Lord Buddha had 1mparted the Fourteen Rules to you and 
yOu are pre-eminent among those who know the disciplinary rules by heart. 
Please recIte the Rules of the Order now." 


Upali accepted the offer. When he recited the Rules of the Order, he was able 
to say out when, where, to whom and why the rules were set. His good 
memory was greatly admired by all the participants. 


Upali was an outcaste, but he enJoyed high prestige In the community of 
monks. He success was a stimulus to people 1n distress. His success 
symbolized the glory of equality 1n the Buddhist commumty. 


Ưu-Bà-Li - Upali Trì Giới Đệ Nhất 


Ngày xưa ở Ân Độ luật Ma Nu chia thành phần xã hội ra làm 4 giai cấp: 
- Bà La Môn, Sát Đê Lợi, Phệ Xá, 7 Đà La. 


Người sinh vào giai cấp nào phải giữ truyền thống của giai cấp đó. Người sinh 
vào dòng Bà La Môn được làm đạo sĩ học thánh điển Vệ Đà, lo việc tế tự. 
Người sanh vào dòng Sát Đề Lợi được làm vua chúa quan quyền, cai trị Ấn 
Độ. Người sinh vào dòng Phệ Xá mãi mãi là công thương. Người sinh vào 
dòng Thủ Đà La suốt đời làm nô lệ, bị bạc đãi nhất trong xã hội, khi ra đường 
Thủ Đà La gặp đạo sĩ hoặc vua quan, phải tìm bờ bụi ẫn nấp, nếu lén nhìn sẽ 
bị móc mắt. Nếu nói tên Bà La Môn bị cắt lưỡi, không tuân pháp luật vua quan 
bị đồ dầu sôi vảo lỗ tai. Ưu Ba Ly sanh vào dòng 77z Đà La, bởi thế ngay từ 
thuở nhỏ đã không được hưởng quyên lợi về học vấn. Lúc lớn khôn cha mẹ 
định chọn cho Ưu Ba Ly một nghề sinh nhai, nhưng trong các nghề mà người 
nô lệ được phép làm như lao động tay chân, cày cuôc, đánh xe, giữ ngựa, gánh 
phân, Ưu Ba Ly không đủ sức vì ôm yếu mảnh mai. Cuối cùng Ưu Ba Ly 
được chọn đi học nghề thợ cạo râu tóc, nghề nhẹ nhàng nhất, học chăng bao 
lâu Ưu Ba Ly thành thạo nghề nghiệp một cách tài tình. 


Nhờ có người giới thiệu, Uu Ba Ly được nhận vào vương cung Ca Tỳ La Vệ 
để hớt cạo râu tóc cho các vương tôn công tử. Nhờ đức tính thuần lương nhu 
mì, trung hậu, Uu Ba Ly được các vương tôn công tử tín nhiệm và cho ở lại 
trong cung đình. Ma Ha Bạt Đề, A Na Luật, Kiếp Tân Na rất thích Ưu Ba Ly, 


1824 


qua sự khéo léo tay nghề. Khi Đức Phật trở vào thành Ca Tỳ La Vệ, Ưu Ba 
Ly được đưa đến cạo tóc cho Phật. Tương truyền, vì lo ngại thất lễ, lúc cạo 
tóc Ưu Ba Ly khom lưng, cúi đầu. Mẹ của Ưu Ba Ly hỏi Phật về kỹ thuật của 
con, Phật bảo: "Thân thê rất cong". Nghe thế Ưu Ba Ly ngắng đầu lên và tập 
trung tâm ý trong việc hớt tóc, tâm Ưu Ba Ly thể nhập sơ thiền. Mẹ Ưu Ba Ly 
lại thưa Phật về kỹ thuật, Phật bảo: "Lúc này thân thể ngay thẳng". Nghe Phật 
phát biểu ý kiến, Ưu Ba Ly càng nhất tâm hơn, không dám suy nghĩ vọng 
tưởng øì ngoài việc cạo tóc, tâm Ưu Ba Ly thể nhập nhị thiền. Vì quá chú tâm 
hơi thở dồn dập nên khi bà mẹ lại hỏi Phật về cách cạo có nhẹ nhàng không? 
Phật nói:"Hơi thở vào quá thô”. Nghe nói Ưu Ba Ly lại tập trung tâm ý vào 
hơi thở, thể nhập tam thiền. Lúc cạo gần xong râu tóc, bà mẹ lại hỏi Phật xem 
Ưu Ba Ly đã thiện nghệ hay chưa, Phật nói: "Hơi thở quá thô". Vì quá chú 
tâm đến công tác, Ưu Ba Ly không còn tưởng niệm gì cả, Đức Phật biết Ưu 
Ba Ly đang ở trong trạng thái tứ thiền. Hớt cạo râu tóc cho Phật xong Ưu Ba 
Ly thấy lòng thơ thới, sung sướng vô cùng, vì đã có dịp tiếp cận với Phật. Qua 
sự chú tâm lưu ý đến việc hớt tóc, nhất là mỗi khi nghe Phật phê phán, Ưu Ba 
Ly cố sức sửa đổi tâm tư động tác, những cử chỉ đó đã mở đầu cho thấy Ưu 
Ba Ly sẽ là một COn người rất trang nghiêm trong từng tác phong cử chỉ. Bởi 
thế, sau khi xuất gia Ưu Ba Ly trở thành vị trì giới đệ nhất. 


Trong thời gian lưu lại thành Ca Tỳ La Vệ Đức Phật đem giáo pháp đã chứng 
ngộ truyền giảng, tất cả các vị hoảng thân, vương tôn, công tử và bá quan đều 
vô cùng hoan hỷ và tán thán Đức Phật. Nhờ thắm nhuần mưa pháp một số 
vương tôn từ bỏ cuộc sống giàu sang nơi cung vàng để xin theo Phật xuất gia. 
Ngoài các vị đã xuất gia từ trước như Ma Ha Nam, Ma Ha Bạt Đề, kỳ này có 
các vị như Đề Bà Đạt Đa và A Nan con vua Bạch Phạn. A Na Luật con Cam 
Lộ Vương. Ma Ha Bà Sa con Hộc Phạn Vương và La Hầu La cháu nội vua 
Tịnh Phạn. Khi được Phật nhận A Na Luật hăng hái gọi Ưu Ba Ly đến nhờ 
cạo tóc. Ưu Ba Ly vốn là người đã hầu hạ Bạt Đề ngày trước. Rồi tuần tự Ưu 
Ba Ly cạo tóc cho các vương tôn công tử khác. Vốn đã được gặp Phật trong 
khi cạo tóc cho Phật từ trước, nay thấy cảnh xuất gia nồng nhiệt, vui vẻ của 
các vương tôn tại hoàng cung, Ưu Ba Ly thấy tủi hỗ cho thân phận kẻ nô lệ, 
không có cách nào để xuất gia thoát tục. Ngài Xá Lợi Phất thấy vậy an ủi: 


- Này Ưu Ba ly! Vì chưa thấu hiểu được giáo thuyết bình đẳng của Phật ông 
mới buôn tủi và khóc than. Ông nên biết rằng trên đường giáo hóa, Đức Phật 
không có tâm phân biệt, người này giàu sang, kẻ kia ngu sĩ nghèo đói, ai muốn 
xuất gia cầu giải thoát sinh tử luân hồi Phật đều nhận tất cả. Vì từ tâm của 
Phật là hơi thở của vạn vật, là mạng mạch của nhân sinh, là trái tìm của chánh 
pháp, lòng từ bi đó không khác biên cả hay hư không. Biển cả dung chứa mọi 


1825 


sinh vật, làm sạch tất cả dơ bân do sông rạch chảy vào, hư không trùm khắp 
cả muôn loài, không loại trừ bất cứ một vật nào, có bao nhiêu loài hữu tình 
hay vô tình đều được dung chứa. Còn chúng sanh muốn được giải thoát, muốn 
được Đức Phật cho gia nhập giáo đoàn, cân yếu phải nghiêm trì giới luật. Với 
bản tính thật thà, khiêm cung, cần mẫn, chu đáo... sắn có, được xuất gia ông 
sẽ g1ữ tròn giới pháp của Phật, ông hãy tin tưởng chớ chán nản, tôi sẽ hướng 
dẫn đến bái yết Phật, chắc chắn Phật sẽ hoan hỷ đón nhận. 


Đúng như ý của Xá Lợi Phát, khi gặp Ưu Ba Ly Phật rất niềm nở đón nhận và 
dạy răng: 


- Này Ưu Ba Ly! trước đây khi cạo tóc cho ta, ông đã biểu thị đức tánh của 
người xuất gia, rất khiêm cung lễ độ, chăm chú vào việc làm, tâm không dây 
động. Thâm tâm của ông lúc đó đã chuyên từ trạng thái sơ thiền sang trạng 
thái tứ thiền, giờ này ông xin xuất gia rất là hợp thời điểm. Trước đây ta đi 
xuất gia một phân là vì muốn công bằng xã hội, do đó giáo pháp của ta mang 
tính bình đăng trước mọi người oán cũng như thân, giai câp cao cũng như giai 
cấp thấp. Bất cứ ai nếu tinh tấn giữ gìn giới luật tất sẽ được giải thoát, ta sẽ 
thế phát cho ông bây giờ. Còn lễ thế phát cho các vương tôn công tử sẽ cử 
hành sau bảy ngày nữa, vì đó là tuần huấn nhục, giúp họ tập quen khó nhọc, 
lãng quên tâm lý hưởng thụ giàu sang. 


Trong các vương tôn đều xuất gia cùng một ngày, nhưng Phật cho Ưu Ba Ly 
thế phát trước, các vương tôn thế phát sau, với dụng ý như nêu trên. Ngày Bạt 
Đề xuất gia, Đức Phật bảo Bạt Đề hãy đảnh lễ Ưu Ba Ly, lý do là vì Ưu Ba 
Ly lớn tuổi hơn. Những việc làm nảy, ngoài một phần như lý do đã nêu trên, 
còn có mục đích đề phá tan tâm kiêu mạn của các vương tôn và cho thấy tỉnh 
thần bình đẳng của giáo pháp, nhằm xóa bỏ mọi giai cấp trong xã hội. trên 
đường giáo hóa, Ưu Ba Ly là người đầu tiên thuộc dòng họ nô lệ Thủ Đà La 
được Phật thu nhận vào hàng đệ tử. Đó cũng là một bước tiến bộ đầu tiên đã 
ghi vào lịch sử văn minh Ấn Độ. 


Sau khi Phật Niết Bàn trong cuộc kiết tập Kinh, Luật, Luận tại động Kỳ Xà 
Quật gồm 1.250 vị A La Hán do Đại Ca Diếp làm chủ tọa, Ngài A Nan tuyên 
trì tạng kinh, Ngài Ca Chiên Diên tuyên trì tạng luận, Ngài Uu Ba Ly tuyên 
đọc 80 lần các giới luật do Phật chế. Từ cuộc kiết tập này bộ Bát Thập Tụng 
Luật được hình thành và đó là bộ luật căn bản đầu tiên của văn học Phật giáo. 
Theo Nam truyền sử, Tôn giả Ưu Ba Ly không những là vị kiết tập Luật tạng, 
mà còn là vị kế thừa Đức Phật lãnh đạo giáo đoàn và trở thành Sơ tổ. Đây 
cũng là điểm mà Phật giáo Bắc tông khác với Phật giáo Nam tông. Theo truyền 


1826 


thống Bắc tông: Đại Ca Diếp là vị Sơ tổ thừa kế Phật lãnh đạo giáo đoàn, 
nguyên nhân sự khác biệt này xét ra cũng dê thây. 


- Nam tông thiên về tư tưởng giải thoát, muốn giải thoát phải trì luật. Tôn giả 
Ưu Ba Ly là vị trì luật đệ nhất nên được suy tôn là Sơ tô. Còn Bắc tông thiên 
về tư tưởng giác ngộ, lẫy tâm ấn tâm không cần văn tự, ấn truyền ngoài kinh 
điển. Tôn giả Đại Ca Diếp là vị đã lãnh hội được ý chí đó nơi Đức Phật trước 
nhất, qua cành hoa sen của Phật đưa ra tại hội Linh Sơn. Sau khi Đức Phật 
Niết Bàn Tôn giả là vị chủ tọa, lãnh đạo cuộc kiết tập kinh điển, nên Phật giáo 
Bắc tông suy tôn Ngài là Sơ tô. (Thích Minh Tuệ) 
-—-0Oo--- 


Upanishads - The Upanishads are a collectlon of texts of religilous and 
philosophical nature, written 1n India probably between c. 800 BCE and c. 500 
BCE, during a time when Indian soclety started to question the traditional 
Vedic religIous order. Some people during this time decided to engage 1n the 
pursuit of spiritual progress, living as ascetic hermits, reJecting ordinary 
material concerns and giving up family life. Some of their speculatlons and 
philosophy were compiled Into the Upanishads. There 1s an attempt 1n these 
texts fo shIÍt the focus of religious life from external rites and sacrIflces to 
Iinfernal spiritual quests 1n the search for answers. 


Etymologtcally, the name Upanishad 1s composed of the terms upa (near) and 
shad (to sit), meaning something like “siting down near”. The name 1s 
I1nspired by the action of sitting at the feet of an 1lluminated teacher to engaøe 
1n a SessIon of spIritual 1nstructions, as aspirants still do in India today. 

The books, then, contain the thoughts and Insights of Iimportant spiritual 
Indian figures. Although we speak of them together as a body of texts, the 
Upanishads are not parts of a whole, like chapters In a book. Each of them 1s 
complete 1n 1tself. Therefore, they represent not a consistent philosophy or 
worldview, but rather the experIlences, opinions and lessons of many different 
men and women. 


Upanishads - Áo Nghĩa Thư - Triết lý Upanishads 
Theo quan điểm Của người Ấn, tư tưởng ở thời kỳ thứ ba của Ấn giáo là 
Upanishad (Áo nghĩa thư). Tiêp sau tư tưởng Brahman là triệt học Upanishad 


được thành hình trong khoảng 800 - 600 năm trước CN. Nội dung tư tưởng 
triệt học của bộ thánh điên này chủ trương thuyêt PHẠM NGÃ ĐÔNG NHẤT 


1827 


(Brahman, Atman ailkyam), và lý tưởng giải thoát. Lý tưởng giải thoát chia 
làm ba giai đoạn: 


1/ Giai đoạn thứ nhất là việc đi tìm giải thoát, nhưng giải thoát phải tìm ở tự 
nơi mình, không phải là tìm ở bên ngoài, cho nên nhân của giải thoát là tự 
giác, nhân của luân hôi là bât giác. 


2/ Giai đoạn thứ hai, muốn thoát luân hồi cần phải an trụ cái bản tính, và bồi 
dưỡng phân trí tuệ. 


3/ Giai đoạn thứ ba, phải noi theo phương pháp tu trì để mong phát minh trực 
quán trí, tức là phép tu Du-già (Yoga). Theo thứ tự như thế mà tu, dần dần 
chân ngã sẽ toàn hiện, tới lúc chân ngã toàn hiện, thì Atman trở thành 
Brahman, tức là giải thoát, chấm dứt luân hồi. 


Từ upanishad xuất phát từ động từ căn shad và hai động từ tiếp đầu âm là upa 
+ mi, như vậy là upa-ni-shad. shad có nghĩa là ngồi, upa-ni là đến gần và hạ 
mình xuống. Theo cách giải từ nguyên thông thường thì upanishad có nghĩa 
là "sự đến gần ngôi xuống [bên Đạo sư đề nghe dạy]", và vì các bài dạy mang 
tính chất bí mật uyên áo. 


Tuy nhiên, theo nhà Ân Độ học Harry Falk đã chứng minh rất thuyết phục 
rằng, “người đến gần ngồi bên cạnh” như từ nguyên bên trên gợi ý không phải 
là đệ tử, mà là một năng lực siêu nhiên đến bên hành giả, upanishad mang 
nghĩa “một năng lực ảnh hưởng” nhiều hơn, và như vậy, nó có một nghĩa rất 
chủ động. 


Trong bài luận giải cho: Ca-tha áo nghĩa thư (SKT. kathopanishad), Đại luận 
sư Thương-yêt-la (SKT. sankara) lại cho chữ -sad xuât phát từ gôc động từ 
shad với nghĩa tiêu diệt, hàng phục. Qua đó, Thương-yêt-la kiên lập một giáo 
lý trên cơ sở các Áo nghĩa thư, với chức năng tiêu diệt vô minh. 

Upheaval - chuyên vị, xê dịch 

Uphold — nâng lên, ngước lên, g1ương cao 


Uppalavamna - Bhikkhuni Uppalavanna Theri 


Like the story of Khema Theri, the FIrst Chief Female Disciple, Uppalavanna 
was born 1n SavatthI to a prosperous banker and his wife. They named her 


1828 


“Uppalavanna” because the colour of her skin resembles the hue of the blue 
lotus flower. 


Upon her coming of age, her father received many marrlage proposals from 
suifors both rich and poor, from all over the land. 


He was at a loss of what to do and to choose a suitable husband to wed his 
only beautiful daughter. Not wishing to offend any suitors or theIr families, 
he confinued to procrastinate. 


Finding no solution to the problem, he then called his daughter to him and 
explained hIs dilemma to her. He further asked her 1f she would be willing to 
forsake marrlage and be ordained as a BhikkhunI. 


Uppalavanna was destined to achieve Arahantship In this life, so she readily 
agreed to renounce the world. 


One day 1t was her turn to sweep the Uposatha hall. She took a lamp there and 
set about doing her task. When she had finished her work, she sat down to 
meditate. 


FIxIng her eyes on the lamp, she took the flame as an obJect for the fire kasina 
meditation. She kept up her vigil on this exercIse until she atfained all the 
Jhanas and then went on to aftain ArahantshIp. 


With this attainment also came the profound knowledge of the Dhamma, the 
pDOWerS OÝ 1ntuitlon as well as the øreat psychic powers. 

Soon after, the Buddha appointed her His Second Chief Female DiscIple, 
declaring her to be foremost 1n these powers, among the Bhikkhunis. 


There were also some epIsodes 1n her life to promote a better understanding 
on the dangers of sensual desire: 


In this connection, she used to recite a verse whereby the mother and her 
daughter, who loved the same man, treated each other as rIval enemlIes, vyIng 
for the love of that man. This composition of verses reminded people about 
the dangers of craving for sensual pleasures. 


In another Incident Uppalavanna was dwelling alone In the forest hut. The 
childhood infatuated cousin h¡d Inside her hut and waited for her to return at 


1829 


dusk. He then raped her while she was sleeping and ran out of the forest to 
eScape. 


His mortal sin however only allowed him Just a few steps from the hut before 
he was swallowed up by a fierce flame that shot up from the bowels of the 
earth. He was wrapped up by the flame and sucked 1nto Avici Hell. 


Mara In a separate Incident, tried to tempt and seduce ppalavanna TherI but 
was thorouphly rebuked and sent back empty handed, deJected and 
disappointed. 


Arahant Uppalavanna Theri declared to Mara that since her mind was pure, 
having self-control, possessing the six higher knowledges and had abandoned 
all craving for sense pleasures, she could no longer be enticed by sensuality - 
earthly or divine. 


The Buddha said that 1ƒ anyone were to look up to someone as an exemplar of 
holy life, they should regard Theri Khema and Theri Uppalavanna as such. 


Uppalavamna - Uppalavanna bị cưỡng bức 


Dppalavana, đã lập nguyện với Phật Padumuttara, sau khi tạo công đức suốt 
một trăm ngàn kiếp từ loài trời đến loài người, mạng chung ở cõi trời vào thời 
Phật hiện tại, và tái sinh tại Xá-vệ là con gái một thương gia giàu có. Nước da 
cô như màu đài sen xanh nên có tên là Uppalavanna, tức Liên Hoa Sắc. Đến 
tuôi cập kê, tất cả các vương tôn công tử nước Diêm-phù-đề đến cầu hôn. Ông 
thương gia không biết giải quyết cách nào bèn bảo con gái đi tu. Đây là kiếp 
chót của cô trước khi chứng Niết-bàn nên lời của ông cha, như dầu đã được 
tinh chế trăm năm, rưới lên đầu cô. Do đó cô bằng lòng. Ông chuẩn bị những 
món quả đắt giá cho cô, và dẫn cô đến Ni đoàn, cô được nhận. 


Chắng bao lâu, cô được giao việc mở và đóng Bồ-tát đường. Thắp đèn và quét 
dọn xong, cô chăm chú nhìn ngọn đèn, chú tâm vào yếu tố của lửa, nhập định. 
Xuất định, cô chứng A-la-hán và đắc thần thông. 


Sau đó cô hành hương khất thực trong xứ, trở về cô phải qua một khu rừng 
rậm. Thời đó các ni cô không bị cắm ở trong rừng. Họ dựng cho cô căn lều, 
đặt một giường và treo màn chung quanh. Ra khỏi rừng, cô đến Xá-vệ khất 
thực rồi trở về lều của mình. Lúc đó, một người Bảà-la-môn bà con với cô tên 


1830 


Ananda, đã đem lòng yêu cô từ khi cô còn ở thê gian, nghe cô đi khât thực, 
liên vào rừng trước cô, trôn dưới giường trong lêu. 


Trở về lều, đóng cửa lại, cô lên gường ngồi, không thấy gì trong tối vì cô mới 
ở ngoài sáng vào. Cô vừa mới lên giường thì tên trẻ tuổi từ dưới gầm chung 
ra và leo lên. Cô la: 


— Đồ điên! Chớ hại ta! 


Nhưng tên kia, dù bị kháng cự, đã cưỡng bức cô, và bỏ đi. Không thê chịu nôi 
sự đôi bại của hăn, đât nút ra nuôt hăn và hăn bị đọa vào địa ngục A-tỷ. 


Cô kê cho các ni cô việc đã xảy ra. Các Tỳ-kheo nghe ni cô kế lại bạch với 
Phật, và được Phật dạy: 


— Này các Tỳ-kheo! Kẻ ngu có thể là bất cứ ai, Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo ni, cư sĩ 
nam hay nữ, phạm tội ác thây vui thích, sung sướng hay khoái lạc khi phạm 
tội, như thê được ăn mật, đường hay vị ngọt nào khác. 


Và Phật đọc Pháp Cú: 


Người ngu nghĩ là ngọt, 
Khi ác chưa chín muối, 
Ác nghiệp chín muôi rồi, 
Người ngu chịu khổ đau. 


Sau đó các Ty-kheo bàn tán trong Pháp đường: 


— Ngay cả người đã thoát khỏi dục lạc rồi vẫn ưa thích khoái lạc tình ái và 
thỏa mãn dục vọng. Tại sao không? Họ đâu phải là cây Kolapa hay ụ kiên, mà 
là con người băng xương băng thịt. 


Phật nghe bèn dạy rằng: 


— Này các Ty-kheo! Người đã giải thoát khỏi dục vọng, không ưa thích khoái 
lạc tình ái cũng không thỏa mãn dục vọng. Như một giọt nước rơi xuống lá 
sen, không thâm vào lá, cũng không đọng trên lá, nhưng lăn đi và rơi xuống, 
như hạt cải không bám vảo đầu mũi kim, cũng không ở lại đó, mà lăn đi và 
rơi xuống. Cũng vậy, tình yêu đôi lứa không vướng bận tim người đã giải 
thoát khỏi dục lạc thế gian. 


1831 


Và Phật đọc Pháp Cú trong phẩm Bà-la-môn: 
Như nước trên lá sen, 
Như hạt cải đầu kim, 
Người không nhiễm ải đục, 
Ta gọi Bà-la-môn. 
Bấy giờ Phật mời vua Ba-tư-nặc đến bảo: 


— Đại vương, trong giáo đoàn của Ta, thanh nữ và thanh niên gia giáo rời bỏ 
quyền thuộc và tài sản, từ bỏ thế gian, vào ngụ trong rừng. Đối VỚI giới nữ 
trong rừng có thê có những người tâm địa xấu, bị lửa dục nung nấu, vô lễ và 
ngạo mạn với họ, cưỡng bức họ, làm uống phí đời tu của họ. Như thế cần xây 
dựng chỗ cư trú cho Ni chúng trong thành. 


Vua tuân hành. Từ đó chư ni chỉ được ở trong thành. 





(Kinh Pháp Cú) 
Uproar - tiêng ôn ào, náo động 


Upsurge - sự đột ngột tăng lên, sự bộc phát 


Uruvela — Uruvela was a small village 1n northern India on the outskirts of 
which the Buddha attained enlightenment. The Buddha described the villaøe 
and 1fs surroundings as “a beautiful stretch of ground, a lovely woodland 
ørove, a clear flowing river with a beautiful ford, a villapge nearby for 
support...a suitable place for making an effort”. 


In later centuries the village ørew Info a centre of Buddhist scholarship and 
pllgrimage and was known variously as SambodhIi, Mahabodhi or VajJrasana. 
Today the town that has grown up on the site of Uruvela 1s called Bodh Gaya. 


1832 


Gaya là nơi rât gần chỗ Đức Thế Tôn thành đạo, có ngôi làng Uruvela mà 
trong kinh điên chữ Hán gọi là Ưu Lưu Tân Loa. Ngôi làng Uruvela là một 
làng rât tĩnh mịch phong cảnh hữu tình... 


Uruvela Kassapa - The Fire-Worshiper 


At that time there lived in Uruvela the Jatilas, Brahman hermits with matted 
haIr, worshiping the fire and keepIng a fire-dragon; and Kassapa was thelr 
chief. Kassapa was renowned throughout all India, and his name was honored 
as one of the wIsest men on earth and an authority on religion. And the Blessed 
One went to Kassapa of Uruvela the Jatila, and said: “Let me sfay a night In 
the room where you keep your sacred fire." 


Kassapa, seeIng the Blessed One In his maJesty and beauty, thought to 
himself: “This 1s a great muni and a noble teacher. Should he stay overnight 
1n the room where the sacred fire 1s kept, the serpent w1ll bite him and he wIll 
die." And he said: "I do not obJect to your stay1ng overnipht in the room where 
the sacred fire 1s kept, but the serpent lives there; he wIll kill you and I should 
be sorry to see you perIsh. " 


But the Buddha 1nsisted and Kassapa admitted him to the room where the 
sacred fire was kept. And the Blessed One sat down with body erect, 
surrounding himself with watchfulness. In the night the dragon came, 
belching forth In rage his fiery poIson, and filling the air with burning vapor, 
but could do him no harm, and the fire consumed 1tself while the World- 
honored One remained composed. And the venomous fiend became very 
wroth so that he died In hIs anger. When Kassapa saw the light shining forth 
from the room he said: "Alas, what misery! Truly, the countenance of Gotama 
the great Sakyamum 1s beautiful, but the serpent wIll destroy him. " 


In the morning the Blessed One showed the dead body of the fiend to Kassapa, 
saying: "His fire has been conquered by my fire." And Kassapa thought to 
himself. "SakyamunI 1s a øreat samana and possesses high powers, but he 1s 
not holy like me." 


There was In those days a festival, and Kassapa though(t: "The people wIll 
come hither from all parts of the country and wIll see the great SakyamunI. 
When he speaks to them, they will believe 1n him and abandon me.” And he 
ørew envious. When the day of the festival arrived, the Blessed One retired 


1833 


and địd not come to Kassapa. And Kassapa went to the Buddha on the next 
morning and said: "Why did the great Sakyamumi not come?” 


The Tathagata replied: "Didst thou not think, O Kassapa, that It would be 
better 1f I stayed away from the festival?" And Kassapa was astonished and 
thought: "Great 1s Sakyamunri; he can read my most secret thoughts, but he 1s 
not holy like me." 


The Blessed One addressed Kassapa and said: ”“Thou seest the truth, but 
acceptest 1t not because of the envy that dwells in thy heart. Is envy holiness? 
Envy 1s the last remnant of self that has remained In thy mind. Thou art not 
holy, Kassapa; thou hast not yet entered the path." And Kassapa gave up hIs 
resistance. His envy disappeared, and, bowIing down before the Blessed One, 
he said: "Lord, our Master, let me receive the ordination from the Blessed 
One." 


And the Blessed One said: “Thou, Kassapa, art chief of the Jatilas. Go, then, 
first and inform them of thine Intention, and let them do as thou thinkest ft." 
Then Kassapa went to the Jatias and said: "I am anxIous to lead a religIous 
life under the direction of the great Sakyamuni, who 1s the Enlightened One, 
the Buddha. Do as ye think best." 


The Jatilas repled: "We have conceived a profound affection for the great 
Sakyamum, and 1f thou wIlt Join his brotherhood, we wIll do likewlse." The 
Jatilas of Uruvela now flung theIr paraphernalia of fire-worshIp 1nto the rIver 
and went to the Blessed One. 


NadI Kassapa and Gaya Kassapa, brothers of the great Uruvela Kassapa, 
powerful men and chieftains among the people, were dwelling below on the 
stream, and when they saw the 1nstruments used In fire-worship floating 1n the 
river, they said: "Something has happened to our brother. And they came with 
therr folk to Uruvela. Hearing what had happened, they, too, went to the 
Buddha. 


The Blessed One, seeIng that the Jatilas of Nadi and Gaya, who had practiced 
severe ausferifles and worshiped fire, were now come to him, preached a 
sermon on fire, and said: "Everything, O Jatilas, 1s burning. The eye 1s 
burning, all the senses are burning, thoughts are burning. They are burning 
with the fire of lust. There 1s anger, there 1s Ignorance, there 1s hatred, and as 
long as the fire finds Iinflammable things upon which 1t can feed, so long wIll 


1834 


1t burn, and there wIll be birth and death, decay, grief, lamentation, suffering, 
desparr, and sorrow. Considering this, a disciple of the Dharma wIll see the 
four noble truths and walk In the eightfold path of holiness. He will become 
wary Of his eye, wary of all his senses, wary of his thoughts. He wIll divest 
himself of passion and become free. He w1ll be delivered from selfIshness and 
attain the blessed state of NÑIrvana." 


And the Jatilas reJoiced and took refuge 1n the Buddha, the Dharma, and the 
Sangpha. 


Đạo-sĩ Uruvela Kassapa - Phật thuyết pháp về chiếc lá 


Độ mười ngày sau, đức Phật đến Uruvela (vùng Bodhgaya). Nơi đây có ba 
anh em tu khổ hạnh, thờ thần Lửa. Người anh cả là Uruvela Kassapa (Ưu-lâu- 
tần-loa Ca-Diếp) có 500 đệ-tử, người anh kế là Nadi Kassapa (Na-đề Ca-Diếp) 
có 300 đệ-tử, và người em út là Gaya Kassapa (Già-da Ca-Diếp) có 200 đệ- 
tử. Các tên Uruvela, Nadi, Gaya chỉ nơi cư trú của mỗi người. Ba vị này tu 
theo đạo Bả-la-môn, thờ Thần Lửa. Họ sống trong những túp lều dựng bằng 
cành cây và lá cây. Áo của họ mặc làm băng vỏ cây. Tóc để dải thắt thành 
bính hoặc bới trên đỉnh đầu. Họ không đi khất thực nhưng tiếp nhận các thức 
cúng dường của dân chúng từ các làng mạc trong vùng. Họ tự nấu nướng lấy. 
Họ cũng chăn nuôi súc vật để ăn và để cúng tế. Đạo-sĩ Uruvela Kassapa đã 
trên 100 tuổi nhưng còn rất khỏe mạnh. Ông là người tinh thông ba bộ kinh 
Vệ-đà, sống một cuộc đời đức hạnh gương mẫu, và tự tin rằng mình đã chứng 
quả A-la-hán. Ông rất được hai người em tôn kính. Những buổi giảng đạo của 
ông được dân chúng địa phương đến tham dự rất đông. 


Đức Phật đến viếng vị này trước nhất. Tôn giả Uruvela Kassapa thấy vị sa- 
môn còn trẻ mà đạo phong uy-nghiêm cũng đem lòng quý mến. Sau một lúc 
đàm đạo, ông hoảng hốt nhận thấy rằng có những tư-tưởng trong kinh Vệ-đà 
mà ông chưa năm vững được. VỊ sa-môn này đã chỉ cho ông những chỗ uyên- 
áo (rất khó hiểu) của các bộ Atharvaveda và Rigveda. Lạ hơn nữa là khi nói 
đến các môn ngữ-học, văn pháp, sử truyện và mười tám pháp tế-tự của đạo 
Bà-la-môn, không có điều gì mà vị sa-môn này không thông. 


Trưa hôm ấy, đức Phật nhận lời thọ ngọ trai với Uruvela Kassapa. Xếp áo cà- 

sa lại làm bốn để trải thành tọa cụ trên bờ cỏ, đức Phật ngồi đoan trang thọ 
trai trong im lặng. Uruvela Kassapa cũng giữ sự yên lặng đoan trang đề thọ 
trai bên cạnh vị khách sa-môn. 


1835 


Chiều hôm ẫy, trong khi đàm đạo với Uruvela Kassapa, đức Phật hỏi: 


- Này hiền giả, hiền giả hãy nói cho tôi biết vì sao Thần Lửa lại có thể đem lại 
cho chúng ta sự giải thoát? 


- Sa-môn Gotama, sau một lúc im lặng suy nghĩ tôn giả Kassapa đáp, lửa là 
bản chất uyên nguyên của vũ-trụ. Lửa có nguồn gốc từ Phạm-thiên (Brahma). 
Vì vậy trong các điện thờ, hình tượng Phạm-thiên luôn luôn được đặt vào vị 
trí trung-ương. Kinh Atharvaveda có nói về phép thờ Lửa. Lửa là sự sống. 
Nếu không có lửa thì không có sự sống. Lửa là ánh sáng, là hơi ấm, là nguồn 
năng lượng làm phát sinh ra cây côi, muông thú và con người. Lửa phá tan 
bóng tối, phá tan sự lạnh lẽo, đem tới nguôn vui và sự sinh trưởng của vạn 
vật. Thức ăn nhờ lửa mà trở nên tinh-khiết. Con người nhờ lửa mà trở về hợp 
nhất được với Brahma. Vì lửa là sự sống nên lửa chính là Brahma vậy. Thần 
lửa Agni cũng chỉ là một trong muôn ngàn biểu hiện của Brahma. Trong hỏa 
viện, thần lửa Agni thường được biểu hiện như có hai cái đầu: một đầu biểu 
trưng cho lửa thường dùng hăng ngày và một đầu biểu trưng cho lửa của sự tế 
lễ và trở về nguyên thể. Có tới bốn mươi bốn phép tế lửa. Người đạo-sĩ thờ 
lửa phải giữ giới, phải khổ hạnh và phải chuyên cân tu tập mới có đủ tư cách 
duy trì Thần Lửa và làm sáng tỏ con đường giải-thoát. 


- Tôn giả Kassapa, đức Phật hỏi tiếp, ngài nghĩ thế nào về những người cho 
rằng nước là bản chất đầu tiên của sự sống, nước bắt nguôn từ Brahma, và 
nước có công năng làm cho con người trở nên thanh-tịnh để trở về hợp nhất 
với Brahma (Phạm-thiên)? 


Uruvela Kassapa im lặng. Ông nghĩ đến hằng triệu người, ngay trong giờ phút 

này, đang tắm trong nước sông Hằng (Ganga) và trong những dòng sông, hồ 
nước linh thiêng khác, mong rửa sạch được mọi tội-lỗi và nghiệp chướng để 
sau này có thê trở về với Brahma. Một lát sau, ông nói: 


- Sa-môn Gotama, nước không thật sự giúp ta siêu thoát được. Nước đi xuống, 
trong khi lửa bôc lên. Khi ta chêt, thân xác ta nhờ lửa mà bay lên thành khói 


- Tôn giả Kassapa, ngài nói như vậy e không đúng. Đám mây trắng đang bay 
trên trời kia cũng là nước đấy. Nước cũng có thê bay lên. Khói cũng là hơi 
nước. Cả hai thứ mây và khói đều sẽ phải trở lại mặt đất. Vạn vật, như ngài 
đã biết, luôn luôn luân chuyền tuần hoản. 


1836 


- Nhưng vạn vật đêu có một nguôn gôc, và có thê trở vê nguôn gôc ây. 


- Tôn giả Kassapa, vạn vật nương nhau mà có mặt. Tôn giả hãy nhìn chiếc lá 
trong tay tôi đây. Hạt giống là nhân, đất, nước, hơi nóng, đám mây, mặt trời, 
thời gian, không gian... . đều là duyên giúp cho chiếc lá này có mặt. Thiếu một 
trong các duyên ây thì chiếc lá này sẽ khác đi hoặc không thành. Tất cả các 
loài đất đá, thảo mộc và cầm thú đều theo luật nhân duyên sinh ấy. Nguồn gốc 
của một vật là vạn vật. Tôn giả hãy quán sát kỹ xem. Có bao giờ chỉ có một 
nhân đơn độc mà đưa tới được một quả đâu. Phải có đủ nhân duyên hòa hợp 
mới sanh ra quả. Ý niệm về một nguyên nhân duy nhất đầu tiên là một vọng 
tưởng do vọng chấp thiếu nhận xét mà ra. Này tôn giả, chiếc lá trong tay tôi 
đây là do tất cả các pháp trong vũ-trụ họp lại để tạo thành, trong đó có nhận 
thức của tôn giả. 


VỊ đạo-sĩ Bà-la-môn 1m lặng. 


Trời đã tối. Đạo-sĩ Uruvela Kassapa mời Phật ngủ lại trong túp lều của ông. 
Nhưng đức Phật ngỏ ý muôn được nghỉ đêm một mình trong hỏa viện. VỊ đạo- 
sĩ Bà-la-môn nói: 


- Mấy hôm nay có một con răn lớn vào ẩn trong hỏa viện, đuổi thế nào nó 
cũng không đi. Sa-môn Gotama không nên nghỉ đêm trong đó, có thể bị nguy 
hiểm. Chính vì con rắn kia mà lâu nay chúng tôi đã phải lập tế đàn ngoài trời 
để hành lễ. Xin ngài nghỉ đêm tại đây cho an-toàn. 


- Tôn giả an tâm. Tôi xin được nghỉ đêm trong hỏa viện. Chắc cũng không sao 
đâu. 


- Sa-môn đã muôn nghỉ đêm tại hỏa viện thì xin cứ tự tiện. Ngài muôn ở đó 
bao lâu cũng được. 


Đêm ây đức Phật nghỉ trong hỏa viện. Trên bàn thờ trung ương, lửa được 
nuôi băng nhiều ngọn đèn, mỗi ngọn đẻn có nhiều bắc. Góc bên trái có một 
đống gỗ lớn, có lẽ đây là gỖ chiên-đản dùng để đốt lên mỗi khi hành lễ. Đức 
Phật nghĩ nếu có một con rắn ở trong hỏa viện thì chắc nó ân mình trong đồng 
gỗ. Ngài chọn góc đối diện, xếp áo cà-sa làm bốn, trải xuống làm tọa cụ và 
bắt đầu ngồi thiền định. Đến khuya, đức Phật thấy một con rắn thật lớn nằm 
khoanh tròn giữa hỏa viện, ngài lên tiếng nhỏ nhẹ nói: 


1837 


- Răn ơi, hãy đi ra ngoài rừng ở cho an ôn, đừng ở đây sẽ nguy hiêm đên tánh 
mạng. 


Giọng nói của Phật chứa đây tinh thương Và SỰ hiểu biết. Con rắn từ từ trườn 

đi về phía cửa. Đức Phật cũng ngả lưng xuống tọa cụ. Khi Phật thức giấc thì 
ánh trăng khuya chênh chếch chiêu qua khung cửa số vào nơi người năm. Ngài 
ngồi dậy, câm áo lên rũ bụi, rồi khoác áo lên người, đi ra khỏi hỏa viện, vào 
ven rừng để thiền hành. Lúc trời tang tảng sáng thì hỏa viện bốc cháy, không 
biết vì lý do gì. Các đệ tử của đạo-sư Kassapa thấy lửa, hoảng hốt la lớn, rồi 
chạy đi tìm bình xuống sông Nairanjana múc nước lên tưới. Nhưng tất cả mọi 
cô găng đều vô hiệu. Hỏa viện của họ bốc cháy dữ dội, không còn cách gì cứu 
chữa. 


Đạo-sĩ Uruvela Kassapa đang bùi-ngùi thương tiếc vị sa-môn đức hạnh và tải 
ba mà ông vừa mới được quen biết từ sáng hôm qua. Giữa lúc ấy thì đức Phật 
xuất hiện. Đang đi thiền hành trên đôi cao, thấy lửa bốc cháy, ngải quay trở 
về. Thấy Phật, đạo-sĩ Kassapa mừng rỡ chạy lại năm lấy tay người. 


- May quá, may quá, sa-môn Gotama vân an toàn, không sao cả. Tôi mừng 
quá. 


- Cám ơn tôn giả, tôi vẫn được an toản. 


Đức Phật biết hôm nay là ngày đạo-sĩ Uruvela Kassapa thuyết pháp. Nghe 
nói trong số những người nghe pháp, ngoài năm trăm đệ-tử tu-sĩ, còn có gần 
một ngàn người từ các thôn xóm kéo tới. Giờ thuyết pháp được định vào buôi 
trưa, sau giờ thọ trai. Biết rằng sự có mặt của mình trong buôi thuyết pháp sẽ 
làm cho vị lãnh đạo không được thoải mái, đức Phật cầm bát đi vào thôn xóm 
để khất thực. Đến giờ ngọ, ngài ngồi thọ trai bên bờ hồ sen. Đi thiền hảnh 
quanh hồ, rồi đến tĩnh tọa dưới bóng cây cổ thụ. Đến xế chiều, đạo-sĩ Kassapa 
tìm tới. 


- Sa-môn Gotama, hôm nay vào giờ ngọ trai chúng tôi chờ mãi mà không thấy 
ngài. Sao ngài không tới? 


- Cám ơn tôn giả, tôi muốn đi ngắm cảnh quanh đây, và để ngài được tự nhiên 
trong lúc thuyêt pháp. 


1838 


- Hôm qua sa-môn Gotama nói về sự có mặt của chiêc lá như là sự tập hợp 
của nhiêu yêu-tô nhân duyên. Ngài nói răng con người cũng do sự tập hợp của 
nhân duyên mà thành. Vậy thì khi các nhân duyên tan rã, con người đi vê đâu? 


- Đã từ lâu chúng ta bị kẹt vào ý niệm về ngã (atma) như một cái ta thường tại 
bắt biến. Chúng ta đã quen nghĩ rằng khi thân xác tan rã, cái ngã ầy vân còn 
tồn tại và có thể trở về nguồn gốc của nó là Brahma (Phạm-thiên) để cộng trú 
với ngài. Này tôn giả Kassapa, đó là một sai lầm căn bản đã từng làm lạc li 
biết bao nhiêu thé-hệ. 


Tôn giả Kassapa nên biết: Vạn pháp từ nhân duyên sanh và cũng do nhân 
duyên mà diệt. Cái này sanh vì cái kia sanh, cái này diệt vì cái kia diệt. Đó là 
nguyên lý duyên sinh mà tôi đã khám phá được nhờ thiền quán. Trong thực 
tại, không có một cái gì đồng nhất và bất biến. Không có ngã, dù là đại ngã 
hay tiêu ngã. Này tôn giả Kassapa, ngài đã từng quán chiếu về thân-thể, cảm 
thọ, tâm tưởng, tâm hành và tâm thức chưa? Con người có mặt là do sự tập 
hợp và vận hành của năm uâẫn ấy. Đó là những dòng biến chuyển liên tục, 
trong đó không có một yếu-tố nào thường tại. 


Đạo-sĩ Uruvela Kassapa im lặng suy nghĩ hôi lâu, rồi hỏi: 
- Như vậy có phải là sa-môn Gotama chủ trương thuyết hư-vô không? 


- Không phải. Quan-niệm vạn vật đều là hư-vô cũng là một tà kiến như quan 
niệm về một bản ngã trường tồn bất biến. Tôn giả Kassapa, ngài hãy nhìn mặt 
hồ này đây. Tôi không hề nói rằng nước, lá sen, hoa sen trong hồ là hư-vô. 
Tôi chỉ nói rằng nước, lá sen, hoa sen đều là những hiện-tượng do nhân duyên 
phối hợp mà có mặt, và trong tự thê của chúng không hề có một thực thê bắt 
biến và thường tại. 


- Vậy, nêu không có ngã, không có "atma", thì cần gì phải tu hành để đạt tới 
giải thoát? Giải thoát cho ai? A1 là người được giải thoát? 


Đức Phật nhìn vào mắt vị đạo-sĩ Bà-la-môn. Cái nhìn sáng chói như tia năng 
mặt trời nhưng cũng êm dịu như ánh trăng. Ngài mỉm cười nói: 


- Tôn giả Kassapa hãy thử tự tìm lấy câu trả lời. Hôm khác, chúng ta sẽ tiếp 
tục câu chuyện. 


1839 


Hai người trở về trú sở. Uruvela Kassapa nhường tịnh thất mình cho Phật 
nghỉ đêm. Ong sang nghỉ đêm tại túp lêu của một người đệ-tử lớn. Tôn giả 
Uruvela Kassapa rât được các đệ-tử quý mên và cung kính vâng lời. 


Trong những ngày kế tiếp, đức Phật không đi khất thực bên ngoài vì sáng nào 

đạo-sĩ Kassapa cũng cho đem thức ăn cúng dường tại chỗ. Tuy vậy, trưa nào 
sau khi thọ trai, ngài cũng đi kinh hành ở ven rừng hoặc bên bờ hỗ, rồi đến 
nơi có bóng mát ngôi tĩnh tọa. Cứ xế chiều, Kassapa lại đi tìm Phật đề đàm 
đạo. Càng ngày ông càng nhận thức được tầm vóc vĩ đại của tuệ giác và đức 
hạnh của đức Thế-tôn. 


Một hôm nọ trời mưa giông tằm-tã suốt đêm. Sáng hôm sau nước sông 
Nairanjana (Ni-liên-thiền) tràn bờ, làm ngập lụt xóm làng nhà cửa trong vùng. 
Khu rừng nơi đạo-sĩ Kassapa và năm trăm đệ-tử đang hành đạo cũng bị ngập 
lụt. Tuy vậy mọi người đều chạy kịp lên chỗ cao, không ai bị nước cuốn. Riêng 
vị sa-môn Gotama thì không ai thấy mặt. Đạo-sĩ Kassapa đốc thúc nhiều chiếc 
she đi tìm. Cuối cùng người ta thấy đức Phật đang đứng trên một đỉnh đồi. 


Nước dâng lên rât mau và rút xuông cũng mau. Các vị tu-sĩ trong giáo đoàn 
của ông Kassapa đã khởi sự dựng lại hỏa viện bị cháy và các túp lêu bị nước 
cuôn đi hoặc làm cho xiêu vẹo. 


Một buôi chiều, đức Phật cùng đạo-sĩ Kassapa đứng bên bờ sông NarranJana 
đàm đạo. Đạo-sĩ Kassapa hỏi Phật: 


- Hôm trước sa-môn Gotama có nói về sự quán chiếu năm uấn là sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức. Tôi đã thử thực tập quán sát và thấy rằng cả năm dòng 
hiện tượng là thân thể, cảm thọ, tri giác, tâm hành và tâm thức đều biến chuyên 
luôn, không có cái nào thường tại bất biến. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được 
rằng nêu không có tự ngã thì ta cần gì phải nhọc công tu tập? Giải thoát cho 
a1? A1 là người được giải thoát? 


- Này tôn giả Kassapa, ngài có công nhận rằng khổ đau là một sự thật không? 
- Tôi công nhận khổ đau là một sự thật. 


- Ngài có công nhận răng khô đau nào cũng có nguyên nhân, cũng như muôn 
vật trong vũ-trụ, vật nào cũng do nhân duyên kêt hợp mà thành? 


- Tôi công nhận khô đau nào cũng có nguyên nhân. 


1840 


- Khi những nguyên nhân của khổ đau có mặt thì khổ đau có mặt; vậy khi 
những nguyên nhân của khô đau văng mặt thì khô đau có văng mặt không? 


- Dĩ nhiên khi những nguyên nhân của khổ đau không còn thì khổ đau cũng 
không còn. 


- Này tôn giả Kassapa, khổ đau không còn tức là giải thoát, cần gì phải có tự 
ngã mới có giải thoát. Này tôn giả, nguyên nhân sâu xa của khổ đau là vô 
minh, nguyên nhân gần của khổ đau là tham ái. Vạn vật đều vô thường mà ta 
tưởng là thường, đó là vô minh. Vạn vật đều không có tự ngã mà ta tưởng là 
có tự ngã, đó là vô minh. Từ vô minh phát sinh ra tham ái, mong cầu được cái 
nọ cái kia, rồi sinh ra thương, ghét, tham lam, giận hờn, sợ hãi ...và biết bao 
phiền não, đau khổ khác. Con đường giải thoát là con đường quán chiếu thực 
tại để thực chứng được tự tính vô thường, vô ngã, và duyên sinh của vạn pháp, 
của muôn vật. Con đường giải thoát là con đường diệt trừ vô minh. Vô minh 
diệt thì tham ái diệt; tham ái diệt thì phiền não diệt và khổ đau diệt. Đó là giải 
thoát. 

Uruvela Kassapa im lặng. Một lát sau, ông hỏi: 

- Sa-môn Gotama, tôi biết những điều ngài nói ra là những điều ngài thực 
chứng chứ không phải lý luận suông. Theo ngài thì đạo quả giải thoát chỉ có 
thê do công phu quán chiếu đem lại. Vậy tất cả những lễ nghi thờ phụng và 
lời khấn nguyện đều là hoàn toàn vô ích hay sao? 


Đức Phật chỉ tay sang bờ sông bên kia nói: 


- Này tôn giả Kassapa, nếu có người đang đứng bên này sông muốn sang bờ 
bên kia thì người ây phải làm gì? 


- Người ấy phải lội qua sông hoặc phải dùng thuyền chèo qua bên kia. 


- Đúng vậy. Nhưng nếu có người muốn qua sông mà không chịu lội, cũng 
không dùng thuyên, chỉ lập đàn cúng tê và khân nguyện thì tôn giả nghĩ sao? 


- Tôi cho răng người đó không thực tê, và không biệt chừng nào người đó mới 
qua sông được. 





1841 


- Cũng vậy, Đức Phật nói, nếu không tu tập quán chiếu để diệt trừ vô minh, 
tham ái và phiên não thì ta không đạt tới bờ giải thoát được, dù ta có tê lê, 
khân câu suôt cả cuộc đời. 


Đạo-sĩ Uruvela Kassapa bỗng sụp lạy dưới chân Phật. Ông khóc nức nở và 
nÓI: 

- Kính lạy thầy, con đã lầm lỡ gần hết cuộc đời, giờ đây xin thầy chấp nhận 
con làm đệ tử của thây đê con có cơ duyên học hỏi và tu tập con đường giải 
thoát. 

- Lành thay! Nhưng còn các đệ tử của ông thì sao? 


- Xin thây cho con có địp tiêp xúc với họ. Chiêu mai con sẽ xin trình thây 
quyết định của con. 


Hai ngày sau, Uruvela Kassapa và tất cả 500 đệ tử đều cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo cà-sa. Họ lệng xuống sông Nairanjana tất cả những búi tóc, hình tượng và 
dụng cụ tế lễ, rồi tập họp trước mặt Phật, quỳ xuống, đồng nói lớn: 

"Con xin quy y Phật, người đưa đường chỉ lỗi cho con trong cuộc đời này”. 


"Con xin quy y Pháp, con đường của tình thương và sự giác-ngộ”. 


"Con xin quy y Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh 
thức”. 


Sau lễ xuất gia, đức Phật giảng cho 500 vị khất sĩ (tỳ-kheo) mới về Tứ Diệu 
Đê, Vô Ngã, phép quán hơi thở, thân thê và tâm ý, phép khât thực và tĩnh cư. 


-—-0Ö0--- 
Ushering - người dẫn chỉ chỗ ngồi 
Usurpation - sự chiếm đoạt, tiếm quyên, cướp quyền 


Utilitarianism - thuyết vị lợi, hành vi đánh gíá theo sự ích lợi đem lại cho đa 
sô 


Utmost - tận cùng, cùng cực 


1842 


Utopian - không tưởng, duy tâm 
Utterance - sự phát biểu, bày tỏ, cách nói 


Utterly — toàn bộ, tuyệt đối, dứt khoát 


ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM LÀ NGHĨA THẺ NÀO? 


Truyền Bình 





Câu “Ung vô sở trụ nhỉ sinh kỳ tâm ” trích từ kinh Kim Cang, nhờ nghe câu 
này mà anh tiều phu Huệ Năng thoát nhiên tỏ ngộ, sau đó có cơ hội làm bài 
kệ “Bồ đề bốn vô thụ, Minh kính diệc phi đài, Bồn lai vô nhất vật, Hà xứ 
nhạ trần a?° trình cho ngũ tổ Hoằng Nhẫn của Thiền tông và được truyền y 
bát để trở thành tô thứ sáu của Thiền tông Trung Hoa. Lục Tổ và các môn đồ 
làm cho Thiền tông đại hưng thịnh, thiền sử ghi nhận có hơn 5000 người kiến 
tánh. 


Đa số tín đồ Phật giáo không hiểu vô chấp và luôn tưởng vô chấp là xả bỏ, và 
ý niệm xả bỏ nghĩa là điêu gì không tôt, tiêu cực, làm mình căng hay tức giận 
hay lo lăng... thì đừng ôm vào đâu, xả bỏ đi. 


Nhưng đây không đủ là Phật pháp. Có thể nói là 1/10 của Phật pháp mà thôi. 
Đúng ra, đây là tâm lý phổ thông — bất kỳ nhà tâm lý học nào, hay thây tư duy 
tích cực hạng bét nào, hay bất cứ bạn nào viết trên Internet, cũng đều nói được 
như thế: “Ôi, mấy cái chuyện không quan trọng đó mà, ôm vào đầu làm chi 
cho mệt, gạt nó ra ngoài đi cho khỏe.” Đây là tâm lý phổ thông, không thật sự 
là Phật pháp. 


1843 


Vô chấp của nhà Phật là không bám cứng vào bất kỳ điều gì trên đời — tốt xấu, 
thiện ác, hay dở, kế cả Phật pháp, kế cả Phật, kế cả Niết Bàn... Điều này được 
tóm tắt trong câu: “Ung vô sở trụ, nhỉ sanh kỳ tâm ” (Không trụ vào đâu, thì 
sanh tâm [Bồ để]) của Kinh Kim Cang. 


Trụ là đứng cứng một chỗ, như trụ tắn, hay phòng thủ cứng tại một chỗ như: 
“Anh trụ tại huyện này, tôi giữ sư đoàn xa đây một chút, dụ cho tụi nó tân 
công anh, tôi sẽ đên bao vây tụi nó, hai gọng kêm — trong đánh ra, ngoàải ép 


33 


VƠO. 


Trụ tức là chấp, tức là bám cứng vào một chỗ nào, vào một điều gì. Vô chấp 
(vô trụ) là không bám vảo điêu gì ở đời (dù răng có thê dùng mọi thứ trên đời, 
tùy lúc). 


Các quý vị đi chùa chỉ nghĩ vô chấp là xả bỏ điều gì xấu, như nghiện rượu, 
hay giận, hay tự ái, hay châp nhât, hay phàn nàn... Và quý vị bám cứng vào 
giáo lý, như: 


— Ăn chay (ăn rau) triệt để, và xem người không ăn chay là người có tội sát 
sinh. Đây là chấp hàng đại gia. Phật giáo nguyên thủy ăn đủ thứ sinh vật, chứ 
không ăn chay kiểu chỉ ăn rau. Các quôc gia ở vùng lạnh và sa mạc, người ta 
phải ăn thịt hay ăn cá, vì sa mạc và sông du mục thì chăng có rau để ăn, vùng 
băng tuyết cũng chẳng có rau, vùng lạnh thì chăng có rau mùa đông và cuôi 
thu. Ăn rau có thê tốt cho sức khỏe trong một sô trường hợp, nhưng đừng nói 
cả thế giới có tội vì rất nhiều người ăn thịt ăn cá. 


— Bám vảo kinh sách để cãi nhau từng chữ, trong khi chắng hiểu gì vì không 
thực hành để hiểu. Kinh sách chỉ là bản đồ. Đường đi thật không phải là bản 
đồ mà là thực hành mỗi giây mỗi phút trong ngày. Tụng kinh chăng giúp bạn 
giác ngộ được. 


— Bám vào Niêt Bàn như một kéo dài của lòng tham. 

— Bám vào Phật như là kẻ cứu rồi, trong khi bạn mới là kẻ cứu rồi bạn. 

— Bám vào Phật đạo như là tôn giáo khoa học và cho răng các tôn giáo khác 
là mê tín. 


Thiên hạ bám mà không biết đó là chấp, vì họ không thấy có nhu cầu “xả bỏ” 
các thứ tôt. 


1844 


Thực sự, vô chấp là (1) có thể dùng mọi thứ trên đời — chắng cần bỏ thứ nào, 
(2) miễn là đừng bám cứng vảo đó nhả không ra. 


“Bám cứng” thường có biểu hiệu dễ thấy nhất là người bám cứng thường có 
thái độ đúng sai (ta đúng, chúng hắn sai), hay thái độ tự xem mình là thánh 
thiện (self-righteousness, ta thánh thiện, chúng hắn tội lỗi), hay thái độ mất 
đạo đức, như bám vào rượu đến say sưa mỗi ngày la vợ mắng con, bám vào 
tiền và kinh doanh dối trá, bám vào chức vụ và giành giật thường xuyên , bám 
vào gì đó bên ngoài mình (như là kinh sách, hay đi chùa, hay Phật) như là sự 
cứu rỗi (mà không biết chỉ mình cứu rỗi mình)... 


Ưng vô sở trụ, không bám vào đâu. Phật tâm tinh khiết và tự do hoản toàn, 
làm bất kỳ điều gì, dùng bất kỳ thứ gì, tùy theo lúc, để cứu độ chúng sinh, 
nhưng không bám cứng vào đâu, vì tất cả mọi thứ trên đời đều là phương 
tiện/khí cụ để dùng — không thể bám vào cái kéo trong khi công việc đang cần 
búa. 


(1) Tỉnh khiết và (2) tự do hoàn toàn — tức là không dính cứng vào đâu, không 
bị giam tù ở đâu. Đó là tâm Phật. 


Đọc Kinh Kim Cang thì sẽ thấy điều nảy rõ như ban ngày. Nhưng hơn 99% 
quý vị đi chùa chăng hiệu. 


Các bạn nhớ nắm vững điều này, chẳng chỉ vì đó là Phật pháp, mà vì đây là 
cách sống hiệu quả nhất — dùng tất cả mọi thứ, mọi khí cụ trên đời — và tự do 
nhất, vì chăng bám vào khí cụ nào. Chẳng có bao tải nào trên lưng, nên tâm 
thức hành giả có thê bay cao khắp cả bầu trời.. 


Tự do đầu tiên và cuối cùng. Chúng ta sinh ra với một tâm thức tự do của trẻ 
thơ. Và ta lớn lên học bỏ tủ tâm thức ta trong nhà tù của đủ mọi thứ song sắt 
trên đời. Giải thoát là cuối cùng lấy lại được tự do cho tâm thức, trở về tâm 
thức tự do của trẻ thơ. 


Đó là tâm nguyên thủy, bản lai diện mục (mặt mũi nguyên thủy). Đó là tự do 
đầu tiên và cuối cùng. 


Phật dạy muốn không trụ vào đâu cả (vô sở trụ) thì phải ly tướng, rời bỏ các 
hình thức, hiện tượng bày vẻ bên ngòai, vượt qua hiện tương để thấy được cái 
thực chất bên trong. Ly được tất cả các tuớng đã xứng danh là Phật; thấy đựơc 
các tuớng chăng phải tướng là đã thấy Như lai! Nhưng làm sao mà ly đây? 


1845 


Thế nên có người lên núi, làm một cái cốc... trong hang động để xa lánh sự 
đời! Nhưng vần chưa ô ồn chút nào vì cái tâm vần cứ còn quậy phá. Rõ ràng ở 
đây không phải vấn đề trốn chạy, vì chạy đi đâu cho thóat cái tâm chính mình, 
một khi tâm vẫn chưa an? Khi tâm đã an rồi thì đâu chắng là... cốc, đâu chẳng 
là hang động? Cho nên có thê nói chuyên từ “ly tướng” bên ngoài đến... “ly 
tướng” bên trong là cả một sự chuyền hóa từ lượng sang chất. 


“Thị cố, Tu Bồ Đề! Chư Bồ tát Ma ha tát ưng như thị sanh thanh tịnh 
tâm... Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ... Ung vô sở trụ nhỉ sanh kỳ 
tâm!”. 


Vậy đó, Tu Bồ Đề! các vị Đại bồ tát làm như vậy đó mà có được tâm thanh 
tịnh! Làm như vậy đó là làm làm sao? Câu trả lời là rời khỏi các tướng, không 
còn phân biệt ngã nhân, chúng sanh, thọ giả, là tách rời mọi thứ hiện tượng, 
không để bị mà mắt, bị hút vào những chuyện lăng xăng, ý niệm ngôn từ nọ 
kia, làm cho người ta vướng mắc, vùng vây không ra như mắc vào lưới cái 
Những vị Đại bồ tát đó đã thực hành bồ thí kiểu mới, bồ thí không dính mắc; 
trì giới, nhẫn nhục kiểu mới... và dĩ nhiên cũng đã có tuệ giác kiểu mới, vượt 
lên, vượt qua, vượt ra... Gaté, øaté, paragaté! 


“TÀI... l Ê.‹ s2, 





---00OOoo--- 


1846 


ki 


Vacillation - lắc lư, lảo đảo 

Vacuity - sự trống rồng, chân không 

Vagary — tính cách bắt thường, tính hay thay đổi 
Vagrant - lang thang, sống lang thang, phiêu bạt 
Vainglorious - tự đắc, hay khoe khoan 


Vajrasattva (SKT) - Kim Cương Tát Đỏa - Vajrasattva is the esoteric 
aspect of the bodhisattva Samantabhadra and 1s commonly associated with the 
student practitioner who through the masters teachings, aftains an ever- 
enriching subtle and rarefied grounding In theIr esoferIc practice. 


In Tibetan Buddhism the Vajrasattva root tantra 1s DorJe Gyan, or "Valjra 
Ornament”. VaJrasattva practices are common to all of the four schools of 
Tibetan Buddhism and are used both to purify obscuratlons so that the 
Vajrayana student can progress beyond Ngondro practices to the varIous yoga 
practices of tantra and also to purIfy any broken samaya vows after 1mtiation. 
As such, Vajrasattva practice 1s an essenfial element of Tibetan Buddhist 
practice. 


In addition to personal practice, the Vajrasattva mantra 1s regarded as having 
the ability to purIfy karma, bring peace, and cause enliphtened acfIvIty 1n 
general. Following the September II, 2001 attacks on the United States, The 
Dzogchen Ponlop Rinpoche announced a proJect, Prayer 4 Peace, fo 
accumulate one billion six syllable VaJjrasattva recitatlons by practItIoners 
around the world. The six syllable mantra OM VAJRASATTTVA HUM), is 
a less formal version of the one hundred syllable mantra on which 1t 1s based 
but contains the essential spiritual points of the longer mantra, according to 
lama and tulku Jamgon Kongtrul. 


The 100-Syllable Mantra of Vajrasattva - Ớm. Vajrasaftva, keep your 
samaya. As Vajrasafiva, remain near me. Be steqdƒast towards me. Be very 


1847 


pleased with me. Be completely safisfted with me. Be loVving to me. Granf me 
all accomplishmenfs. In all aclions, make me mìnd pure and virtuous. Hum. 
Ha ha ha ha hoh. Ó Blessed One, Vajra-nature öoƒ all the Tathagatfas, do not 
abandon me. Be of vajra-nature, ÓQ greaf Samaya-being, ah. 


Kim Cương Tát Đoả là bản thể Bồ Đề tâm của tất cả chúng sinh, tánh thê 
kiên cô như Kim Cương cho nên gọi là Kim Cương, cũng gọi là Tâm Kim 
Cương Bô Tát. 


Tất cả chúng sinh nương lực gia trì của Ngài Kim Cương Tát Đoả mà phát 
tâm. 


Ngài Đông Thê khác tên với Ngài Phố Hiền Bồ Tát trong Hiển giáo, là Trưởng 
tử của hệt thảy Chư Phật. 


Người học Phật sau khi quy y phát nguyện khởi hạnh, nghe pháp tiễn tu trong 
giai đoạn đầu thường phát sinh nhiều chướng ngại bởi các nghiệp chướng báo 
chướng của đời này đời trước. 


Thần chú 100 âm tiết của vi Kim Cang Tát Đỏa Phật được khuyến khích đọc 
ít nhất 21 lần hay108 lần. Càng nhiều càng tốt. Pháp tu này nên được thực 
hành hàng ngày đề sám hồi. Nếu có thê thì hãy nhập thất tu trì. Tác dụng của 
Thần Chú này giúp cho người trì tụng được trừ đi những tội lỗi họ đã phạm 
phải. Nếu mỗi ngày trì tụng 7 lần thần chú nảy mọi lỗi trong ngày đó đều được 
sám hồi. 
Ngữ âm học Tây Tạng thông qua cách phát âm tiếng Việt: 
Ôm ben-đza xa-tô xa-mai-da 
Ma-nu-pa-lai-da 

Bendza xa-tô tê-nô-pa 

Tír-ta đri đô mê ba-wa 

Xu-tô-cai-ô mê ba-wa 

Xu-pô-cai-ô mê ba-wa 

A-nu-răt-tô mê ba-wa 

X4ạt-wa xi-đim mê tra-yê-dza 
Xat-wa-cqf-ma xu đza mê 
Xư-tam shri-I-da ku-ru humn 
Ha ha ha ha hô 
Ba-gà-vàn 
X4ạf-wa fa-ta-ga-ta ben-dza ma mê mun-dza 
Ben-dza ba-wa ma-ha xa-mai-da xa-tô, A 


1848 


Vajrayana — meditative techniques are aimed at the attainment of Buddha- 
hood for the sake of all sentlent beings. 

Vajrayana partially relies on various tantric techniques rooted 1n scrIpfures 

such as tanftras and various tantric commenfarles and treatises. Tantra 1s 

defined as an 1nner realization that functions to prevent ordinary appearances 

and conceptIlons and to accomplish the four complete puritles of a Buddha 

(environment, body, enJoymenfs and deeds). " 


Vajrayana (Sanskrit) - “Thunderbolt Vehicle” or “Diamond Vehicle” form of 
Tantric Buddhism that developed In India and neighbouring countries, notably 
Tibet. 


Kim cương thừa (SKT. vajrayana) là tên gọi một trường phái Phật giáo xuất 
hiện trong khoảng thế kỷ thứ 5, 6 tại Bắc Ấn Độ. Kim cương thừa bắt nguồn 
từ Đại thừa (SKT. mahayana) và được truyền qua Tây Tạng, Trung Quốc, 
Nhật Bản (riêng bộ Vô thượng du-già không được truyền sang Trung Quốc và 
Nhật), Mông Cổ và Nga. 


Xuất phát từ Phật giáo Đại thừa, nhưng trường phái này lấy thêm những 
phương pháp tu học huyền bí, có tính chất mật truyền. Thường thường các 
phái này được hướng dẫn bằng một vị Đạo sư, kinh sách của họ trình bày 
nhiều phép tu luyện được gọi là Đát-đặc-la (SKT. tantra). Kim cương thừa 
hay sử dụng Chân ngôn (SKT. mantra) và có ảnh hưởng mạnh nhất tại Tây 
Tạng. Vì hay sử dụng Chân ngôn, Phật giáo Tây Tạng cũng gọi Kim cương 
thừa là Chân ngôn thừa (SKT. mantrayana). 


Giáo pháp của Kim cương thừa mang tính chất Mật giáo, bao gồm các yếu tố 
của phép Du-già (SKT. yoga) và các tôn giáo thiên nhiên của Ấn Độ trộn lẫn 
với tư tưởng Phật giáo. Quan trọng nhất là ảnh hưởng từ Tây Bắc Ấn Độ với 
nhiều biểu tượng về Tịnh quang (SKT. abhasvara, cũng được dịch là Cực 
quang, ánh sáng rực rỡ) cũng như ảnh hưởng của Bắc Ấn về việc tôn thờ tính 
dục. 


Trong thời gian đầu, giáo pháp này chỉ được khẩu truyền, và đến giữa thế kỷ 
thứ 6 và thê kỷ thứ 10 mới được hệ thống hóa và kết tập hoàn chỉnh. Các tác 
phẩm quan trọng nhất của Kim cương thừa là Bí mật tập hội (SKT. 
guhyasamalatantra) và Thời luân đát-đặc-la (SK”T. kalacakratantra) cũng sinh 
ra trong thời gian này. Các kinh sách quan trọng nhất của Kim cương thừa 
được gồm trong các Đát-đặc-la cũng như các bài Chứng đạo ca của các Thành 


1849 


tựu giả (SKT. siddha, cũng gọi là Tất-đạt), là các bài diễn tả kinh nghiệm của 
phép tu Đại thủ ân (SKT. mahamudra). 


Lúc Kim cương thừa truyền qua Tây Tạng thì cũng là lúc giáo pháp này đã có 
một chỗ đứng vững chắc trong Phật giáo nói chung. Muốn lĩnh hội Kim cương 
thừa, hành giả phải có một kiến giải sâu xa về giáo pháp của các bộ kinh Bát- 
nhã-ba-la-mật-đa, giáo pháp theo cách luận giải của Long Thụ (SKT. 
nagarJuna) và Vô Trước (SKTT. asanga). Vì vậy Bát-nhã-ba-la-mật-đa cũng 
được gọi là "Nhân thừa" (SKT. hetuyana) và Kim cương thừa được gọi là 
"Quả thừa" (SKT. phalayana). Trong Kim cương thừa, có một yếu tố quan 
trọng khác là vai trò của một vị Đạo sư, vị này Quán đỉnh và truyền lực, hướng 
dẫn đệ tử thiền quán, chú tâm vào một Thành tựu pháp (SKT. sadhana) nhất 
định. Trong các phép này, sử dụng Chân ngôn, quán Mạn-đồ-la và bắt Ấn 
(Phật giáo) là những phương tiện quan trọng. Trong Kim cương thừa, Kim 
cương chử (SKT. vajra), tức là chùy kim cương, biểu hiện sự Giác ngộ, ngộ 
được sự nhất thể của vũ trụ, vượt trên mọi nhị nguyên thông thường...(Bách 
khoa toàn thư) 


Valedictorian — highest rank In the sraduating class, who delivers a valedIct- 
ory address = đại biêu sinh viên đọc diễn văn từ biệt trong lê 
tôt nghiỆp. 


Vanquish — đánh bại, chế ngự, khắc phục 
Vanftage - lợi thế, ưu thế 
Vasabbakkhattiya - Phu Nhân Mạt Lợi 


Daughter of Mahanama the SakIiyan by a slave woman named Nagamunda. 
When Pasenadi asked for a Sakiyan girl in marriage, she was ø1ven to him. 
Mahanama went through the pretence of eating with her In order to allay 
PasenadI”s suspIcIons. It 1s said that Mahanama sat down to eat with her, but 
that as he was about to take the first mouthful, a messenger arrIved, as 
prearranged, and brought him an urgent letter. He, thereupon, left the food 
uneaten 1n order to read the letter, and asked Vasabhakkhattiya to finish her 
meal. 


We all know that King Pasenadi of Varanasi/Kasi was duped Into marrlaøe 
with Mahanama's daughter from a slave woman. So after fIinding out the part- 


1850 


slave status of his wife, Vasavakhattiya , Pasenadi reJected both his wIfe and 
his son from that particular w1fe. 


Now Buddha who was PasenadI's best friend made him take back both hIs son 
and wIfe. The Buddha apparently reminded the king of the old view (then 
apparently 1n the process of being replaced with a strIcter view) that caste was 
passed on exclusively In the paternal line. Among hybrids of horses and 
donkeys, the progeny of a horse stallion and a donkey mare whinnies, like 11s 
father, while the progeny of a donkey sfallion and a horse mare brays, also 
like 1ts father. 


Mạt Lợi - Vasabhakhattiya 


Người dân Sakya rất tự hào về giai cấp cao quý của họ. Ngay cả vua Pasenadi 
là người cai trị của họ cũng bị xem là thuộc giai cấp thấp hơn. 


Nhà vua nảy sinh một ý nghĩ. Không có hoàng hậu nào thuộc giai cấp cao 
trong cung điện của ông. Ông suy nghĩ, sẽ là rất tốt nếu ta cưới một công chúa 
của vương quốc Sakya và rồi ban tặng cho nàng một tước hiệu chánh cung 
hoàng hậu. Rồi con của hoàng hậu sẽ trở thành đông cung thái tử. Sau nhiều 
tranh luận và tư vấn, họ quyết định chọn ý kiến của trưởng giả Mahanama là 
đem một người nữ tỷ trong nhà của ông có tên là Vasabhakhattiya (Mạt-Lợn) 
giả làm công chúa rôi sau đó đem gã cho vua Pasenadi. Mạt-Lợi sau khi được 
gã cho vua Pasenadi đã nhanh chóng trở thành một chánh cung hoàng hậu. 
Không lâu sau đó, bà sinh hạ một hoàng tử và đặt tên là Vitatubha (Lưu Ly). 
Sau khi về lại Xá-vệ, bí ân về gốc gác của phu nhân Mạt-Lợi được phơi bày. 
Vua Pasenadi vô cùng tức giận. Ông tước bỏ vương vị, đặc ân và những bảo 
bọc từng ban cho hoàng hậu và thái tử. Khi Đức Phật biết được chuyện này, 
Ngài đã kêu gọi vua Pasenadi không nên đặt tầm quan trọng cho những địa vị 
cao hay thấp chỉ đơn thuần là dựa vào giai cấp. Đức Phật đã nói rằng, người 
con gái sau khi cưới nhà vua thì trở thành hoàng hậu, dù cho người con gái ấy 
có là con gái của một người lượm củi. Đứa con trai khi được cô ta sinh ra sẽ 
trở thành vua, cũng giống như vua Katthavahana trong câu chuyện tiền thân 
này vậy... 


Vassal - chư hầu (người nguyện chiến đấu và trung thành với vua, chúa) 
Vaudeville - kịch vuI, bài ca thời sự 


Vaunt — thói khoe khoang, khoác lác 


1851 


Vegan — eating neither meat nor fish nor egø nor milk = ăn chay 
Did Lord Buddha eat Meat? — Cheng Tien Pao 
Q. Did Lord Buddha eat Meat? 


-Buddha told his father that 1s tradition for Buddha to get meal by askIng 
from people Just like a beggar (theres no speclal Intention or offense by 
writing beggar.). Theres no need for people to do speclal preparation for 
Buddha. They can offer by giving only a little amount for what people Iintend 
to eat. Theres no need to spend a lot of work or money. As for Buddha, he 
only asked for what people intended to eat at that time. So Buddha could not 
choose whatever he wanted. Buddha wIll not be punished because the meat 1s 
not especially prepared, not intend to kill for Buddha. Why did Buddha not 
eat Just vegetable? Because Buddha did not want the people to have diIffIculty 
for specIal preparation for him. The main point 1s Buddha ate whatever meal 
those people ate at the time of offering and Buddha ate meal Just to live. 


Reference 
1. 


Jivaka asked Buddha, 7 heard the saying that anửmnals were killed for you and 
yơu afe meat that had been particularly prepared ƒor you. Ìs I1 true ?' 


Jivaka, whoever says 1t 1s not telling the truth. Rather, I say that meat 1s not 
to be accepted 1n three cases; 1f one has seen, heard or suspected that the 
animal was especlally killed for the monk. If not, a monk may accept meat. 


If a monk goes on the alms round with a mind of loving kindness (metta) 
towards all beings, and he 1s 1nvited a meal the next day, he may accept that. 
But while accepting the meal next day, he should not think that he would like 
again to be 1nvited such a fine meal. He should rather eat the alms food without 
feeling the pleasure of taste. Do you think that a monk who acts like this 1s 
harming himself or another being? 


No, Lord.' 


T Buddha have destroyed greed, hatred and delusion in myself so that they 
cannot arIse again. Anyone who kills for my sake or for the monks commIts 


1852 


five fold evils; by capturing the animal, tormenting 1t, killing 1t and tormenting 
1t again, and finally, by treating me or the monks In an Improper manner.' 


s. 


O monks, begging with a cup from someone for the food 1s the lowest kind of 
making a living. So, during the quarrel, people curse their opposIte by sayIng, 
May you make a living by begging.' (May you become a begøar.) 

We, the monks, live by begging food with the hope of future result, benefit 
(nirvana). The reason that the monks øo alms round 1s not due to the kings 
punishment, not due to suppression of thief, robber, not due to debt, getting 
diseased, nor due to difficulty 1n earning money. The result 1s to escape from 
suffering, rebirth, life cycles. 


For the hope of escapIng from rebirth, agIng, dyIng, cryIng, anxIety, dIstress, 
ørIef, sorrow, lamentation by practicing Dhamma, they became monks. 


Although one has such Intention, purpose when he first became a monk, 1f he 
still has the attitude of a lay man's mind after becoming a monk, If he still has 
passlon, anger, 1gnorance, 1f he can keep his mind from sensual desires, he 
not only loses the luxury of human life, but also cant get the richness of 
becoming a monk. 


Đức Phật có ăn thịt không? 


-Đức Phật bảo cha mình rằng đó là truyền thống để Phật có được bữa ăn bằng 
cách khát thực từ dân chúng như kẻ ăn xin (Tác giả không có ý xúc phạm vi 
dùng danh từ kẻ ăn xin). Dân chúng không cần phải chuẩn bị bữa ăn đặc biệt 
cho Phật. Họ có thể bố thí một ít thức ăn cho người nào muốn ăn, không phải 
chi phí nhiều tiền bạc. Đối với Phật, Ngài chỉ xin thí chủ thức ăn nào mà họ 
đang ăn lúc đó. Do đó Phật không thể lựa chọn bất cứ thức ăn nào mà Ngài 
thích. Đức Phật không trách vì thịt không được nấu nướng đặc biệt cho Ngài, 
cũng không có ý định giết thịt cho Ngài. 7g¡ sao Phật không chỉ ăn rau? Vì 
Phật không muốn dân chúng gặp khó khăn trong việc sửa soạn bữa ăn cho 
Ngài. Điều chính yếu là Phật ăn thức ăn nào mà thí chủ ăn vào lúc cũng dường 
bữa ăn ấy cho Ngài và Ngài ăn chỉ để sinh tồn. 


Tài liệu tham khảo 
s, 


1853 


Jivaka (vị Y sĩ của Phật) hỏi đức Phật, "Tôi nghe nói rằng thú vật được giết 
cho Ngài và Ngài ăn thịt đặc biệt nâu cho Ngài. Điêu đó đúng không? 


Jivaka, người nào nói thế là không đúng sự thật, tốt hơn nên nói rằng thịt 
không được chấp nhận trong 3 trường hợp: nếu người ta thấy, nghe hay nghỉ 
ngờ răng con vật bị giết thịt đặc biệt là cho nhà sư. Nếu không, một nhà sư có 
thể nhận bữa ăn thịt. 


Nếu một nhà sư đi khất thực với tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh, và ông 
được cúng dường thức ăn cho ngày hôm sau, ông ấy có thể nhận lời. Nhưng 
trong lúc nhận lời hứa sẽ ăn thịt cho ngày hôm sau, nhà sư ấy không nên nghĩ 
rằng một lần nữa ông ta được mời cho bữa ăn ngon miệng. 


Nhà sư ấy tốt hơn nên ăn thức ăn bồ thí mà không có cảm giác ngon miệng. 
Phật có ý nghĩ răng nhà sư hành động như thê chỉ hại chính mình hay người 
khác. 


Không! 


Ta là Phật đã diệt tận tham, sân, si và vọng tưởng trong thân xác ta để chúng 
không thê nào tái phát sinh. Người nào giết thịt vì ta hay vì tăng chúng vi 
phạm Š điều á ác, băng cách bắt thú vật, hành hạ nó, giết nó rồi lại hành hạ nó 
nữa, và cuối cùng, băng cách cúng dường cho ta hay tăng chúng trong hành 
xử không đúng đắn. 


VÃ 


Hởi Tăng chúng, cầu xin một bát thức ăn từ một ân nhân là thuộc loại hạ cấp 
để sống. Vì vậy, trong lúc tranh cải người ta nguyên rủa đối phương bằng câu 
nói "có thể sống bằng cách ăn xin" (có thể trở thành người ăn mày). Những 
nhà sư sống bằng cách khát thực với hy vọng được kết quả tốt trong tương lai, 
ích lợi (niết bàn). Lý do những nhà sư đi khất thực không phải vì hình phạt 
của vua, cũng không phải kẻ cướp, trộm, không phải vì nợ nần, bệnh tật, không 
phải vì khó kiếm tiền, mà là thoát khổ, vấn đề luân hồi tái sinh. 

Với hy vọng thoát khỏi vấn để tái sinh, tuổi tác, chết chóc, khóc than, lo âu, 


nỗi đau khô, buồn phiền, đau khô do mất mát, than khóc bằng cách thực hành 
giáo lý của Phật, họ trở thành nhà sư. 


1854 


Mặc dù một người muốn thể nào, trước nhất anh ta có lý do đề trở thành nhà 
sư hay nếu anh ta muốn là một cư sĩ trước khi trở thành một nhà sư; nếu anh 
ta hãy còn tham, sân, s1, nễu không thê tự chế ham muốn sắc dục, anh ta chỉ 
mất đi cuộc sông xa hoa của người thế tục, nhưng cũng không cần giàu có gì 
khi trở thành một nhà sư...(QTC) 


Mời đọc thêm .. bài cùng chủ đề về Ăn Chay&Ăn Mặn... trong Phật 
giáo... 


Did Buddhist monks misunderstood Buddha regarding meat eating? 
What the Buddha Said About Eating Meat 


SInce the very beginning of Buddhism over 2500 years ago, Buddhist monks 
and nuns have depended on almsfood. They were, and still are, prohibited 
[rom growing theIr own food, storing theIr own provIsions or cooking theIr 
own meals. Instead, every morning they would make thetr day's meal out of 
whatever was freely ø1ven to them by lay supporters. Whether 1t was rich food 
Or coarse food, delicious or awful tasting 1t was to be accepted with gratitude 
and eaten regarding 1t as medicine. The Buddha laid down several rules 
forbidding monks from asking for the food that they liked. As a result, they 
would receive Just the sort of meals that ordinary people ate - and that was 
often meat. 


Once, a rich and influential general by the name of Siha (meaning 'Lion') went 
to vIsit the Buddha. Siha had been a famous lay supporter of the Jain monks 
but he was so Impressed and 1nspired by the Teachings he heard from the 
Buddha that he took refuge 1n the Triple Gem (1I.e. he became a Buddhist). 
General Siha then Invited the Buddha, together with the large number of 
monks accompanying Him, to a meal at his house 1n the city the followIing 
morning. In preparation for the meal, Siha told one of hIs servants to buy some 
meat from the market for the feast. When the Jain monks heard of thetr 
erstwhile patron's conversion to Buddhism and the meal that he was preparing 
for the Buddha and the monks, they were somewhat peeved: 


"Now af the time many Niganthas (Jam monks), waving their arms, Were 
Imoaning [rom carriage road to carriage road, from cross road fo cross road 
mm the cy: 'Today a ƒat beast, kiled by Siha the general, is made Info a meal 
Jor the recluse Gotama (the Buddha), the recluse Œotama makes use 0ƒ this 


1855 


meat knowing that 1† was kiled on purpose ƒor hìm, that the deed was done 
Jor his sake'.. " 


Siha was making the ethical distinction between buying meat already prepared 
for sale and ordering a certain animal to be killed, a distinction which 1s not 
obvious to many westerners but which recurs throughout the Buddha's own 
teachinsgs. Then, to clarify the positlon on meat eating to the monks, the 
Buddha said: 


“Monks, I allow you ƒfish and meat that are quite pure In three respects: 1ƒ they 
are not seen, heard or suspected to have been killed on purpose ƒor a monĂ. 
But, you should not khowingly make use Oƒ meat killed on pHrDOSể ƒOF VOM. ” 


There are many places 1n the Buddhist scriptures which tell of the Buddha and 
his monks being offered meat and eating 1t. One of the most 1nteresting of 
these passages occurs 1n the Infroductory story to a totally unrelated rule 
(Nissagsiya Pacittiya 5) and the observation that the meat 1s purely Incidental 
to the main theme of the story emphasizes the authenticIty of the passage: 


Uppalavanna (meaning 'she of the lotus-like complexion') was one of the two 
chief female disciples of the Buddha. She was ordained as a nun while still a 
young woman and soon became fully enlightened. As well as being an arahant 
(enliphtened) she also possessed varIous psychic powers to the extent that the 
Buddha declared her to be foremost among all the women 1n this field. Once, 
while Uppalavanna was meditating alone 1n the afternoon 1n the Blind-Men's 
Grove', a secluded forest outside of the city of Savatthi, some thieves passed 
by. The thieves had Just stolen a cow, butchered 1t and were escapIng with the 
meat. Seeing the composed and serene nun, the chief of the thieves quIckly 
put some of the meat In a leaf-bag and left 1t for her. Ủppalavanna picked up 
the meat and resolved to give 1t to the Buddha. Early next mornIng, having 
had the meat prepared, she rose 1nto the air and flew to where the Buddha was 
sfayIng, 1n the Bamboo rove outside of RaJagaha, over 200 kilometres as the 
crow (or nun?) flies! Though there 1s no specifitc mention of the Buddha 
actually consuming this meat, obviously a nun of such high attainments would 
certainly have known what the Buddha ate. 


However there are some meats which are specifically prohibited for monks to 
eat: human meat, for obvIous reasons; meat from elephants and horses as these 
were then considered royal animals; dog meat - as this was considered by 
ordinary people to be disgusting; and meat from snakes, lions, tløers, panthers, 


1856 


bears and hyenas - because one who had Just eaten the flesh of such dangerous 
Jungle animals was thought to g1ve forth such a smell as to draw forth revenge 
from the same specIes! 


Towards the end of the Buddha's life, his cousin Devadatta attempted to usurp 
the leadership of the Order of monks. In order to win support from other 
monks, Devadatta tried to be more strict than the Buddha and show Him up 
as indulgent. Devadatta proposed to the Buddha that all the monks should 
henceforth be vegetarians. The Buddha refused and repeated once again the 
regulation that he had established years before, that monks and nuns may eat 
fish or meat as long as 1t 1s not from an animal whose meat 1s specIfically 
forbidden, and as long as they had no reason to believe that the animal was 
slaughtered specifically for them. 


The Vinaya, then, 1s quIte clear on this matter. Monks and nuns may eat meat. 
Even the Buddha ate meat. Unfortunately, meat eating 1s often seen by 
westerners as an indulgence on the part of the monks. Nothing could be further 
from the truth! 


Monks may not exercIse choIce when 1t comes to food and that 1s much harder 
than beIng a vegetarian. NÑonetheless, we may encourage vegeftarianism and 1ƒ 
our lay supporters brought only vegetarian food and no meat, well... monks 
may not complain eIther! 


May you take the hint and be kind to animals. 
Các nhà sư Phật giáo có hiểu lầm Phật về việc ăn thịt không? 
Đức Phật đã nói gì về việc ăn thịt 


Từ khi bắt đầu Phật giáo cách đây hơn 2500 năm, các nhà sư và nữ tu Phật 
giáo đã phụ thuộc vào bố thí. Họ đã, và vẫn đang bị cắm tự trồng thực › phẩm 
của mình, tự cung cấp thức ăn riêng của họ hoặc tự nấu ăn. Thay vì mỗi buổi 
sáng họ đi khất thực, thức ăn cúng dường cho họ bởi những người thường dân 
ủng hộ họ. Cho dù đó là thực phẩm phong phú hoặc thức ăn thô, ngon hay dở 
đều được chấp nhận với lòng biết ơn và được ăn như thuốc trị bệnh. Đức Phật 
đã đặt ra một số quy tắc cấm các nhà sư yêu cầu thức ăn mà họ thích. Kết quả 
là, họ sẽ chỉ nhận được những bữa ăn mà những người bình thường ăn - và đó 
thường là thịt. 


1857 


Một lần, một vị tướng giàu có và có ảnh hưởng với tên Siha (có nghĩa là 
Sư tử) đã đến thăm Đức Phật. Siha từng là một người ủng hộ giáo dân nổi 
tiếng của các nhà sư Kỳ na giáo nhưng ông rất ấn tượng và được truyền cảm 
hứng bởi những Giáo lý mà ông đã nghe từ Đức Phật răng ông đã an trú trong 
Tam Bảo (tức là ông trở thành Phật tử). Tướng Siha sau đó mời Đức Phật, 
cùng với số lượng lớn các tu sĩ đi cùng Ngài, đến thọ thực bữa ăn cúng dường 
tại nhà ông ở thành phố sáng hôm sau. Đề chuẩn bị cho bữa ăn, Siha bảo một 
trong những người hầu của ông ta mua thịt từ chợ cho bữa tiệc. Khi các nhà 
sư Kỳ na giáo nghe nói về sự chuyền đổi của người bảo trợ trước đây của họ 
đối với Phật giáo và bữa ăn mà ông đang chuẩn bị cho Đức Phật và các nhà 
sư, họ đã hơi ngượng ngùng: 


"Bây giờ tại thời điểm nhiễu Niganthas (nhà sự Kỳ na giáo), vây fay, rên rỉ 
từ con đường vận chuyển đến đường vận chuyển, từ ngã tư đến ngã tư đường 
trong thành phố: "Hôm nay một con thú béo bở, bị giết bởi tướng Siha, làm 
bữa ăn cho vị ẩn sĩ Gotama (Đức Phát), ẩn sĩ Gotama biết rằng nó đã bị giết 
cho bữa cúng dường, rằng chứng thư đã được thực hiện vì lợi ích cho ngài'... 


Siha đã tạo ra sự khác biệt về đạo đức giữa việc mua thịt đã sẵn sàng để bán 
và ra lệnh cho một con vật nào đó bị giết, một sự phân biệt mà không rõ ràng 
đối với nhiều người phương Tây, nhưng nó tái diễn trong suốt những giáo lý 
của Đức Phật. Sau đó, để làm rõ vị trí ăn thịt cho các nhà sư, Đức Phật nói: 


“Chư Tăng, ta cho phép quỷ vị dùng bữa với cá và thịt khá tỉnh khiết rong 
ba khía cạnh: không được nhìn thấy, nghe hoặc nghĩ ngờ đã bị giết VÀ mục 
đích cho một tu sĩ. Nhưng, Chư Tăng không nên cố tình sử dụng thịt giết cho 
mục đích của mình. " (Tam Tịnh Nhục ) 


Có nhiều nơi trong kinh Phật nói về Đức Phật và các tu sĩ của ngài được 
cúng dường thịt và ăn thịt. Một trong những điều thú vị nhất của những đoạn 
này xuất hiện trong câu chuyện giới thiệu về một quy tắc hoàn toàn không liên 
quan (Nissaggiya Pacittiya 5) và quan sát rằng thịt hoàn toàn ngẫu nhiên với 
chủ đề chính của câu chuyện nhắn mạnh tính xác thực của đoạn văn: 


Uppalavamna (có nghĩa là' làn da của cô giống như hoa sen xanh') là một 
trong hai nữ đệ tử chính của Đức Phật. Bà được phong chức như một nữ tu 
trong khi vẫn là một phụ nữ trẻ và sớm trở nên giác ngộ. Cũng như là một A 
la hán (giác ngộ), Bà cũng sở hữu nhiều quyên năng tâm linh đến mức mà 
Đức Phật đã tuyên bố Bà là nữ đệ tử quan trọng nhất trong số tất cả những 
người phụ nữ trong lĩnh vực này. Một lần, trong khi Uppalavanna đang thiền 


1858 


một mình vảo buổi chiều trong 'Blind Men Grove - Rừng Người Mù ', một 
khu rừng hẻo lánh bên ngoài thành phố Savatthi, một sô tên trộm đi qua. 
Những tên trộm vừa ăn cắp một con bò, đã giết nó và trốn thoát với số thịt. 
Nhìn thấy nữ tu sáng sủa và thanh thản, thủ lĩnh bọn trộm nhanh chóng bỏ 
một ít thịt vào túi lá và để lại cho Bà. Uppalavanna nhặt thịt và quyết định đưa 
cho Đức Phật. Sáng sớm hôm sau, khi chuẩn bị thịt, Bà bay lên không trung 
và bay đến nơi Phật đang ở, trong Rừng Tre bên ngoài Rajagaha, hơn 200 cây 
số đường chim quạ bay! Mặc dù không đề cập cụ thê về Phật thực sự tiêu thụ 
thịt này, rõ ràng là một nữ tu đạt được thành tựu cao như vậy chắc chăn sẽ biết 
những gì Đức Phật đã ăn. 


Tuy nhiên có một số loại thịt bị cắm đặc biệt cho các nhà sư ăn: thịt người, 
vì những lý do hiến nhiên; thịt từ voi và ngựa khi chúng được coi là động vật 
hoàng gia; thịt chó - thịt này được người bình dân thường coi là ghê tởm; và 
thịt răn, sư tử, hỗ, beo, gấu và linh cầu - bởi vì người vừa ăn thịt của những 
động vật rừng nguy hiểm như vậy sẽ phát ra mùi dễ gây ra sự trả thù từ động 
vật cùng loài! 


Vào cuối cuộc đời của Đức Phật, người anh em họ Devadatta của ông đã 
cô găng chiếm đoạt sự lãnh đạo Tăng đoàn. Đề giành được sự ủng hộ từ các 
nhà sư khác, Devadatta cố găng nghiêm khắc hơn Đức Phật và cho Ngài thấy 
sự mong muốn của mình. Devadatta đề nghị với Đức Phật rằng tất cả các nhà 
sư từ giờ nên trở thành người ăn chay. Đức Phật từ chối và lặp đi lặp lại một 
lần nữa quy định mà ông đã thiết lập từ nhiều năm trước, rằng các tăng ni có 
thể ăn cá hoặc thịt miễn là nó không phải từ một con vật bị cấm đặc biệt, và 
miễn là họ không có lý do để tin rằng con vật đã được giết mồ đặc biệt cho 
tăng n1. 


Tăng chúng (Vinaya) khá rõ ràng về vấn đề này. Các tăng ni có thể ăn thịt. 

Ngay cả Phật cũng ăn thịt. Thật không may, ăn thịt thường được nhìn thấy bởi 

người phương Tây như là một niềm đam mê của các nhà sư. Đó là sự thật hiển 

nhiên! 

Các nhà sư có thể không lựa chọn khi nói đến thức ăn và điều đó khó hơn 

nhiều so với việc ăn chay. Tuy nhiên, chúng ta có thể khuyến khích ăn chay 

và nếu những người ủng hộ giáo dân của chúng ta chỉ mang thức ăn chay và 

không có thịt, thì... các nhà sư cũng không thê phản nàn! 

Quý vị có thê đưa ra ý kiến và hãy nên đối xử tử tế với sinh vật! 
---0000Ø0ooo--- 


1859 


ĂN TẾT: ĂN CHAY HAY ĂN MẶN? 


(Thích-Chân-Tuệ - Cơ-sở Phật-học Tịnh-Quang Canada) 

Ngày tết nguyên đán, phong tục tập quán, quen thuộc từ xưa, ở trong đó có, 
thói quen ăn chay, trong ngày đầu năm, mùng một tết ta, hay ba ngày tết, cầu 
phước trọn năm, dù là Phật tử, hay không Phật tử. Trước đây không biết, kinh 
sách nào ghi điều này hay không, người ta giải thích: ngày tết vui chơi, nơi 
nơi mở hội, có nhiều thức ăn, hấp dẫn đặc biệt, dĩ nhiên đó là, các thức ăn 
mặn, thường ngày vẫn dùng, người nào "nhịn" được, lại chịu ăn chay, ngày 
một ngày hai, phải có phước báu, đặc biệt không sai. Tuy nhiên nhiều người, 
không quen ăn chay, nhưng cũng phát tâm, trong ngày mùng một, nhưng rắng 
thức khuya, ngồi chờ đồng hồ, điểm sang mùng hai, bay ra ngã mặn! 


Việc ăn việc uống, trong cuộc sống này, chính là vẫn đề lưu tâm hàng đầu. 
Nếu như con người không cần ăn uông, chắc là trên đời không chuyện tranh 
cãi, đầu tranh giành giựt, không có chiến tranh, thế giới thanh bình, cuộc sống 
nhân loại, vui tươi hạnh phúc. Nhân dịp ăn tết, chúng ta thử bàn, qua việc ăn 
chay, hay là ăn mặn, để hiểu cho rõ, chủ trương đạo Phật, trong vân đề này, 
ngõ hầu đem lại, lợi ích thiết thực, ngay trong đời sống. 
tt 6 

Trong phạm vi đạo Phật, việc ăn chay hay ăn mặn thường gây thắc mắc, tranh 
luận đúng sai, nên hay không nên, cho khá nhiều người. Ăn mặn là từ ngữ chỉ 
việc ăn uông thông thường, bình thường, thường nhựt của bất cứ người nào 
trên thế gian, không quan hệ với bất cứ sắc tộc, văn hóa, phong tục, tập quán, 
hay tín ngưỡng nào. Nói một cách khác: Ăn mặn có nghĩa là ăn tất cả các loại 
thực phẩm có thê ăn được, trên trái đất này, bao gồm thịt động vật, trứng, sữa, 
và các loại thực vật, rau cải trái cây. 


Ăn chay là từ ngữ có nhiều nghĩa khác nhau, tùy theo địa phương, phong tục, 
tập quán, hay tín ngưỡng. Có nơi, ăn chay có nghĩa là: không ăn thịt heo, hay 
cữ thịt bò. Có nơi, ăn chay có nghĩa là: không ăn các loại thịt động vật sống 
trên mặt đất, nhưng có thể ăn các loại thịt sinh vật sống ở dưới nước. Theo 
đạo Phật, nói một cách đơn giản, ăn chay có nghĩa là: ăn tất cả các thức ăn, 
thực phẩm không có liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Nhiều người 
hiểu lầm chữ ăn chay là ăn trai. Ăn trai là bửa ăn theo giờ giấc. Thí dụ: ngọ 
trai là bửa ăn theo giờ ngọ, trai đường là nơi dùng các bửa ăn theo giờ giấc 
qui định, không ăn phi thời. Nói chung, ăn chay có hai lý do chính: Một là, vì 
lý do phong tục, tập quán, hay tín ngưỡng; hai là, vì lý do sức khỏe. 


1860 


Theo các nhà dinh dưỡng học, muốn có một cuộc sống đầy đủ sức khỏe, muốn 
có đủ năng lực hoạt động trong cuộc đời, chúng ta phải lưu tâm đến việc ăn 
uống điều độ, và đầy đủ chất dinh dưỡng. Sách có câu: "Tinh thần minh mân 
trong thân thể tráng kiện". Chúng ta thường được chỉ dẫn, nên theo một chế 
độ ăn uống thích hợp, với bao nhiêu phân lượng chất đạm, chất xơ, chất bột, 
chất béo, chất ngọt, chất khoáng, chất vôi, chất sắt, chất nước, và các loại sinh 
tố, trong một ngày, . để cơ thể có đủ năng lượng hoạt động, một cách tốt đẹp, 
và sông lâu trăm tuổi, một cách khỏe mạnh. 


Theo các báo cáo khoa học, rau cải, ngũ cốc, hoa quả, thực vật, cũng đầy đủ 
chất dinh dưỡng cho sức khỏe, cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, trong đời 
sống của con người. Các người ăn chay vẫn sống khỏe sống thọ, không khác 
những người ăn mặn. Trong số các thú vật, như con voi, con tê giác, con trâu, 
con bò, con ngựa, là những con thú ăn thực vật, thảo mộc, nhưng rất khỏe 
mạnh, không khác các loài thú ăn thịt, như sư tử, cọp, gấu, beo. Ăn chay có 
ích lợi cho sức khỏe, như dễ tiêu hóa hơn, ít gây bệnh tật hơn. Trên thế giới 
ngày nay, tây phương cũng như đông phương, số người ăn chay vì lý do sức 
khỏe, theo khuyến khích của giới y sĩ, ngày càng nhiều hơn, vả số người ăn 
chay vì lý do tín ngưỡng, cũng gia tăng nhiều hơn. Những người ăn chay, vì 
lý do sức khỏe, cũng như lý do tâm linh, thường hiền lành hơn, ít náo động 
hơn, tâm tánh dễ dãi hơn, nhưng vẫn sinh hoạt bình thường, như bao nhiêu 
người khác. Những người chung quanh thường cảm thấy an tâm hơn, khi sống 
gần gũi người ăn chay hiền lành. Những con thú chỉ ăn thực vật thảo mộc, 
không bao giờ sát hại các sinh vật khác, không gây sợ hãi cho các loài vật 
sống gần bên. 


Ăn chay thuộc phân tu tướng, bên ngoài. Nếu những người phát tâm ăn chay, 
vì lòng từ bi, không cứ phải là người theo đạo Phật, thường cảm thấy an vui 
lợi lạc, và nhẹ nhàng hơn, dễ cảm thông với các loài sinh vật khác, và yêu mến 
thiên nhiên hơn, cảm nhận được vũ trụ vạn vật đều đồng nhứt thể. Đó là phần 
tu tâm, bên trong. Tu theo đạo Phật cần hội đủ hai phần: tu tướng và tu tâm. 


Tại sao chúng ta nên ăn chay? Người tu theo đạo Phật có nhất định ăn chay 
hay không? 


Như trên chúng ta đã biết, ngoài những ích lợi về phương diện sức khỏe thê 
chất, ăn chay trong đạo Phật còn có những ích lợi về phương diện tâm linh, 
mục đích cốt yếu là: "Tránh nghiệp sát sinh và trưởng dưỡng tâm từ bi". 
Người tự nguyện phát tâm ăn chay vì tâm từ bị vô lượng, coi muôn loài như 
bản thân mình, không thích giết hại một sinh vật nào, không muốn nhìn thấy 


1861 


một sinh vật nào đau khổ, để thỏa mãn dục vọng của con người. Ăn chay còn 
tạo phước, vì nhờ đó giúp cho các sinh vật thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng, 
sống bị giam cầm khốn khổ, đầy đọa trong địa ngục trần gian, chờ ngày giờ 
chết đớn đau. Lòng từ bi của những người ăn chay, biết thương yêu loài người, 
lan rộng đến các loài sinh vật. Họ hiểu biết rằng các loài sinh vật đều ham 
sống sợ chết, đều bình đẳng trước sự đau khổ, khi bị sát hại, cũng như loải 
người, không khác. 


Không phải ăn chay, may ra thành Phật! Hoặc là ăn chay, với tâm mong cầu: 
được sông khỏe hơn, tuổi thọ lâu hơn, được lên thiên đàng, hưởng phước đời 
đời, mời về cực lạc, đạt được ước mơ! Tại sao như vậy? Bởi vì nên biết: con 
trâu con bò, con lừa con ngựa, chỉ vì nghiệp báo, cũng là ăn chay, chỉ biết ăn 
cỏ, không ăn thịt được, thế nhưng đời sông, khốn khổ khốn nạn, biết là bao 
nhiêu! Càng không phải là: có gắng ăn chay, tính hay khoe khoang, khắp cả 
xóm làng, mang lòng kiêu ngạo, tạo bao khâu nghiệp, rủa xả dè bỉu, phi báng 
tàn mạt, những người chưa biết, tại sao ăn chay, hoặc là những người, chưa 
thể ăn chay, bởi nhiều lý do. Cũng không phải là: ăn chay cầu danh, muốn 
được mọi người, tán thưởng khen ngợi. Người ăn chay trường, khinh người 
chay kỳ, người ăn chay kỳ, khinh người không chay. 


Tâm của những người như vậy chưa thanh tịnh, còn quá loạn động, lăng xăng 
lộn xộn, còn thích hơn thua, mua danh kiếm tiếng, khiến người không ưa, 
ngay trong đồng đạo, đồng môn đồng bào, cả với đồng loại, thử hỏi làm sao, 
có thê gặp Phật, có thê thành Phật? Con người đến với đạo Phật vì Chánh pháp 
vi diệu thậm thâm là người có trí tuệ. Chánh pháp có thê giúp đỡ con người 
giác ngộ, thoát ly sanh tử luân hồi, thanh tịnh hóa tâm trí, thân an tâm lạc, đạt 
được cuộc sống an lạc và hạnh phúc hiện đời, chứ không phải đạo Phật đơn 
thuần chỉ là đạo ăn chay. 


Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có dạy: "Muốn học đạo Vô 
Thượng Bồ Đề, chẳng nên khinh dể hàng sơ học. Có kẻ dưới bực thấp mà 
thường phát sinh trí tuệ rất cao, cũng có người trên bực cao mà thường chôn 
lấp lý trí của mình. Nếu khinh dê người, ắt có tội vô lượng vô biên". Trên thế 
gian này, không ai hơn ai cả! Tất cả mọi người với chư Phật bình đăng, không 
khác, con người chỉ khác ở chỗ mê ngộ không đồng, nghiệp báo khác nhau, 
cho nên hình tướng bên ngoài của con người khác nhau. Đây chính là ý nghĩa 
của lời Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm: "Nhứt thiết chúng sanh giai 
hữu Phật Tánh". Nghĩa là: Tất cả chúng sanh đêu có Phật Tánh, còn gọi là 
tánh giác. Kinh sách thường dạy: Phật và chúng sanh tánh thường rông lặng, 
chính là nghĩa như vậy. Người nảo có tâm có chấp, bất cứ thứ gì xảy đến, đều 


1862 


gây phiền não khổ đau. Khi nảo họ thức tỉnh, xả bỏ tâm cố chấp, tức nhiên 
được giác ngộ, giải thoát khỏi những phiền não khô đau, sống được trong cảnh 
giới an lạc và hạnh phúc, mặc dù cảnh đời vẫn tiếp tục còn nhiều bắt trắc, sóng 
gió, và thăng trầm. 


Có người ăn chay, thường hay đối xử, với người chung quanh, gần như vợ 
chồng, ông bà cha mẹ, anh em con cháu, xa hơn một chút, hàng xóm láng 
giềng, đồng nghiệp đồng môn, nói chung đồng loại, nhân loại loài người, một 
câu lỡ lời, thì họ nhứt định, không chịu bỏ qua, thứ tha lỗi người. Họ rất sẵn 
sảng, thưa gửi kiện tụng, vu khống cáo gian, đặt điều thêm bót, bới bẻo ra bọ, 
vạch lá tìm sâu, làm cho người khác, te tua tơi tả, tan tành hoa lá, khốn khổ 
khốn nạn, họ mới thỏa mãn, hả dạ hài lòng, mới thiệt vừa ý! Một câu nói của 
họ đủ khiến cho người khác chóng mặt nhức đầu, xức dầu cùủ là, hoặc là cạo 
gĐIÓ, ngất xỉu hụt hơi, có người hết thở, bị đuổi sở làm! Họ rất sẵn sảng, loại 
bỏ đồng môn, khai trừ đồng đạo, ám hại đồng bào, cào nhà đồng nghiệp, chỉ 
vì đồng tiền, liền bên núm ruột! 


Thực vậy, VÌ con người không có tâm từ bi thực sự, trong đạo cũng như ngoải 
đời, miệng thì nói tiếng nam mô, trong lòng chứa cả một bồ dao găm, con 
người còn ám hại con người, con người còn ganh ty đó ky con người, con 
người còn muốn thấy người khác đọa địa ngục, vì không cùng tôn giáo, không 
cùng môn phái, không cùng pháp tu, không đồng quan điểm, vấn đề nào đó, 
thử hỏi làm sao, có thể ban vui, cứu khổ muôn loài! Thói thường trên đời, 
trong đạo không khác, kẻ mạnh hiệp yếu, người có thế lực, chèn người cô thế, 
kẻ giàu tiền của, đản áp các người, nghèo khó khốn cùng, cá lớn nuốt bé, lẫy 
thịt đè người, cười người SƠ cơ, nằm mơ cực lạc, xuyên tạc người hiển, làm 
tiền đồng đạo, người vào tu trước, không rước người sau, thử hỏi làm sao, ở 
thế gian này, trong đạo ngoài đời, có được hòa bình, an vui lợi lạc! 


Trong đạo Phật, nói chung, có hai hệ phái: hệ phái nguyên thủy và hệ phái 
phát triển. Hệ phái nguyên thủy, còn gọi là nam tông, chủ trương g1ữ y nguyên 
truyền thống Phật giáo, từ thời nguyên thủy, cho nên quý sư là các vị khất sĩ, 
mang bình bát đi khất thực, thiên hạ bồ thí ¡ cúng dường vật thực gì, các ngài 
dùng như vậy, không chọn lựa. Các ngài vẫn khỏe mạnh, tỉnh tấn tu hành, và 
đạt đạo chứng đạo. Đó là hệ phái truyền từ miền nam nước Ấn Độ, Sang Tích 
Lan, Thái Lan, Miến Điện, Ai Lao, Cao Miên. Phật giáo ở các quốc gia này 
đều là quốc giáo. 


Hệ phái phát triển, còn gọi là bắc tông, truyền từ miền bắc nước Ấn Độ, sang 
Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, Triêu Tiên và Nhựt Bôn. Khi Phật giáo du 


1863 


nhập vào các quốc gia này, tùy thuận văn hóa sở tại, nên dễ dàng hội nhập 
một cách hòa bình, và phát triển một cách nhanh chóng trong lòng các dân tộc 
đó, biến thành Phật giáo địa phương, đem lại an lạc và hạnh phúc cho người 
dân bản xứ. Chăng hạn như: Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, Phật 
giáo Tây Tạng, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Nhựt Bồn, đều có những nét 
đặc thù, riêng của từng nơi. Ở các quốc gia này, chỉ trừ Việt Nam có cả hai hệ 
phái cùng du nhập vào, chư Tăng Ni không đi khất thực, trụ xứ tại một tu viện, 
hay một ngôi chùa, tự lo việc ăn uông. Cho nên các ngài ăn chay, chỉ nhận 
cúng dường và dùng các thức ăn, không có liên quan đến mạng sống của các 
sinh vật. Các ngài vân khỏe mạnh, tính tấn tu hành, và đạt đạo chứng đạo. 


Điều đó chứng tỏ rằng, vấn đề ăn uỖng nói chung, ăn chay hay ăn mặn nói 
riêng, không phải thực sự là vấn đê tỗi quan trọng trong đạo Phật, cũng không 
phải là vấn đê trực tiếp liên quan đến sự tỉnh tấn tu hành, và đạt đạo chứng 
đạo. Điều quan trọng trong đạo Phật chính là: Tâm trí có dính mắc hay không 
dính mắc cảnh trần. Nếu tâm không dính mắc, chính là tâm thanh tịnh vậy. 
Chư Tổ có dạy: "Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền". Nghĩa là: Con người sông 
trên đời, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thường xuyên tiếp xúc với các hình 
ảnh, âm thanh, mùi hương, mùi vị, xúc chạm và ký ức. Khi con người tiếp xúc 
với các trần cảnh như vậy, dính mắc tức là: khởi tâm niệm thương hay ghét, 
khởi tâm niệm ưa thích hay tức giận, khởi tâm niệm khen hay chê, đều gọi là 
loạn tâm, là vọng tâm. Không khởi các tâm niệm phân biệt như vậy, gọi là 
định tâm, hay tâm thiền định. Tức là: Khi đối trước các cảnh trên trần đời, 
người nào không khởi tâm niệm lăng xăng lộn xộn, gọi là vô tâm, thì chính 
người đó sống trong cảnh giới thiền định. Đây là cốt tủy, là mục đích cứu kính 
của đạo Phật vậy. 


Là những người hướng dẫn hàng Phật Tử tại gia, chư vị Tôn Đức Tăng Ni giữ 
gìn giới luật một cách nghiêm ngặt, tránh phạm sát giới, không muốn sát sinh, 
nên phải ăn chay, tuyệt. đối không dùng các thức ăn có liên quan đến mạng 
sống của các sinh vật, để trưởng dưỡng tâm từ bi. Tâm từ bi là điều kiện hàng 
đầu của người tiến tu theo đạo Phật. Làm tôn hại mạng sống của chúng sinh, 
làm tốn hại an ninh hạnh phúc của người khác, làm tốn hại thanh danh của 
người khác, tức làm tốn hại tâm từ bi của chính mình. 


Trong cuộc sống hằng ngày, người Phật Tử tại gia hay xuất gia luôn luôn nhớ 
thực hành hạnh từ bị, bình đăng và lợi tha, trong mỗi hành động, lời nói và ý 
nghĩ. Cổ nhân có nói: "Nhứt thiết chúng sinh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới 
động đao binh". Nghĩa là: Nếu tất cả chúng sinh không sát hại lẫn nhau, thì lo 
gì thế giới có chiến tranh. 


1864 


Còn đối với hàng Phật Tử tại gia, người nào phát tâm ăn chay trường được, 

thì thực là đáng quý, đáng trân trọng. Đó là nhân duyên tốt để tiễn tu trên 
đường đạo, rất đáng khuyên khích. Tuy nhiên, đối với những người, không ăn 
chay trường, lý do hoàn cảnh, lý do sức khỏe, cũng đừng cô chấp, hấp tấp gây 
thêm, rắc rôi lung tung, ở trong gia đạo, có thể ăn chay, vài ngày trong tháng, 
với mục đích là: nhắc nhở chính mình, phải luôn luôn nhớ, những lời Phật 
dạy, áp dụng hằng ngày, tu tâm dưỡng tánh, cũng thực rất tốt. 


Tự nhắc nhở mình: tu là phải hiện, phải có từ bị, đôi với tât cả, mọi loài chúng 
sinh, băt đâu loài người, cho đền loải vật, từ người thân cận, đên người phương 
xa, mới là phải đạo. 


Người nào chưa thê ăn chay được theo nghĩa đen, vì lý do sức khỏe, vì lý do 
hoàn cảnh, hay vì bất cứ lý do nào, có thê "ăn chay" bằng cách giữ gìn ba 
nghiệp (thân khâu ý) thanh tịnh. Nghĩa là: thân không sát sinh, không trộm 
cướp, không tà dâm, miệng không nói dối, không nói lời dua nịnh, không đâm 
bị thóc thọc bị gạo, không nói lời thô tục độc ác, xuyên tạc ngụy biện, xiên xỏ 
xỏ xiên, tranh cãi liên miên, lợi mình hại người, khen mình khinh người, ý 
không nghĩ cách vu oan giá họa, không lập mưu thưa gửi kiện tụng người, để 
kiếm tiền bồi thường, không tham tiền bất chánh bất nhân, không tức giận thù 
oán người, không chứa chấp lòng ganh tị đồ ky người khác. Nói chung, không 
ăn chay được băng phương tiện vật chất, người Phật Tử tại gia nên cô găng, 
giữ gìn thân khẩu ý, cho được thanh tịnh, trong bất cứ thời điểm nào, tại bất 
cứ nơi đâu. Đó chính là tu tâm dưỡng tánh vậy. 
-==0Ö0--- 


Vehement - triệt đề, hùng hồn (Vehemently = một cách mãnh liệt) 
Vendetta - mối thù truyền kiếp 

Veneration — respect with admiring 

VeracIty — tính thành thực, chân thực 

Vermilion — màu đỏ son 

Vernacular - bản xứ, tiếng mẹ đẻ, viết băng tiếng mẹ đẻ 


Versatile - nhiêu mặt, nhiêu phương diện, toàn diện 


1865 


'Verse — poem, stanza 
Vesak - Wesak, Buddha's Birthday 


Date of Observation: April-May; full moon of Vaisakha 

Where Celebrated: China, India, Indonesia, Japan, Korea, Nepal, Singapore, 
Sri Lanka, Thailand, Tibet, and by Buddhists all over the world 

Symbols and Customs: Bathing the Buddha, Bodhi Tree 


ORIGINS 


Vesak 1s the holiest day of the year in Buddhism, one of the four largest 
rellpIous families In the world. Buddhism 1s based on the teachings of 
SIddhartha Gautama (c. 563-483 B. . E.), who came to be known as Buddha, 
or "The Enlightened One.” The basic tenets of Buddhism can be summar1zed 
1n the Fowur Noble Truths and the Eighffold Path. The Four Noble Truths are 
1) the truth and reality of suffering; 2) suffering 1s caused by desire; 3) the 
way to end suffering 1s to end desire; and 4) the Eightfold Path shows the way 
to end suffering. The Eightfold Path conslsts of l) ripht view or ripht 
understanding; 2) ripht thoughts and aspiratlons; 3) ripht speech; 4) right 
conduct and action; Š) right way of life; 6) right effort; 7) right mindfulness; 
and 8) right contemplation. 


Vesak celebrates the Buddha's birth, enliphtenment, and death, or attainment 
of Nirvana. While these annIversaries are observed 1n all Buddhist countrIes, 
they are not always celebrated on the same day. Theravada Buddhists, who 
practice the oldest form of their religion and can be found primarily In 
Southeast Asia, observe all three anniversarles on the full moon of the sixth 
month. In Japan and other Mahayana Buddhist countries, these three events 
are celebrated on separate days: the Buddhas bính on April §, his 
enlightenment on December 6, and his death on February 15. 


Althouph the celebrations differ from country to country, ac(Ivitles generally 
center on Buddhist temples, where people gather to listen to sermons on the 
life of Buddha. In the evening, there are candlelight processions around the 
temples, while homes are decorated with paper lanterns and oil lamps. 
Because 1fs considered 1mportant to practice the virtues of kindness to all 
living things, Its traditional 1n some counfrIes to free caged bIrds on this day, 
or fo set up booths to dispense food to the poor. Siddhartha Gautama, who 
came to be called the Buddha (“the Enlightened"”), was born Into an 


1866 


aristocratic family. At the age of twenty-nine, distressed by the misery of 
mankind, he renounced his life of luxury and left his wIfe and Infant son to 
become a wandering ascetic. For six years he practiced the most severe 
ausferIfties, eating little and meditating regularly. But then he realized that self- 
deprIvation wasnt leading him to what he sought. One morning 1n 528 B. C. 
E., while sitting 1n deep meditation under the BODHI TREE., he experienced 
a wider vision of his own exIstence and derived from that vision h1s blueprint 
for relipIous lIfe. In the years that followed, he laid down rules of ethics and 
condemned the caste system. He taught that the aim of religlon 1s to Íree 
oneself of worldly concerns In order to attain enlightenment, or Nirvana. The 
Buddha trained large numbers of discIples to continue his work. He died in 
about 483 B. C. E. 


In Japan, Buddhas birthday 1s known as Hana MatsurI or Flower Festival 
because 1t marks the begInning of the cherry blossom season. The Image of 
Buddha 1s covered by a miniature unwalled shrine called the hana-mido or 
"flowery temple." Sometimes the flower-decked temple 1s drawn throuph the 
streets by a horse or ox. In China, sutras (sermons of Buddha) are chanted to 
the accompaniment of drums and bells, brass cymbals, and tiny gongs. The 
fish, a symbol of watchfulness, appears In the form of wooden fish heads, 
which are struck with small sticks. In Sri Lanka, where the great festival of 
Wesak 1s held on the first full moon 1n May, people sit out 1n the moonlight 
1n little shanties made of flowers and øreenery and listen to the long sermons 
of the Bikkhus (priests), which tell stories from the life of Buddha. 


SYMBOLS AND CUSTOMS 
Bathing the Buddha 


The tradition of bathing Images of the Buddha on Vesak seems to have derived 
from an epIsode 1n the story of his life in which the two serpents, Nanda and 
Upananda, bathe him after his birth. Today, the bathing ritual takes many 
different forms. In China, his Image 1s carried out of the temple and 1nto the 
courtyard, where 1t 1s sprinkled with water that 1s exceptlonally pure. 
Sometimes the Image of Buddha 1s placed In a bIg Jar of water, and bellevers 
take a spoonful of water and sprinkle 1t over his head as they pass through the 
courtyard. 


In Japan, Buddha's Image 1s bathed with ama-cha, a sweet tea prepared from 
hydrangea leaves that have been steamed and dried. The statue of the Buddha 


1867 


usually shows him with one hand raised high toward heaven and the other 
đirected toward the earth. This posture 1s derIived from the story of h1s birth, 
soon after which he raised his right hand and lowered his left, declaring, "lam 
my own Lord throughout heaven and earth." Worshippers take some of the 
tea home with them so their faith and good health wIll be perpetuated. 


Bodhi Tree 


The tree under which the Buddha was enlightened in 528 B. €. E. was a type 
Of ficus or Asian fig tree that can ørow as high as 100 feet. Like the banyan 
tree, 1t branches Indefinitely and has thick "prop” roots that support the 
extended branches. 


There are actually two poInfs In Gautama's life where a tree plays a sigmIficant 
role. The first was when he was a boy and he slipped naturally 1nto a trance 
while sitting under a rose-apple tree. When Gautama abandoned the ascetic 
life at the age of thirty-five, he recalled that early experlence and agaIn sought 
refuge unđer a free to compose his thoughts and awaIt enlightenment. The tree 
that sheltered him throughout the night came to be known as the Bodhi Tree - 
bodhi meanIng "enlightenment” or "awakenIng." 


When King Asoka of India sent his daughter to Sr1 Lanka as a Buddhist 
missionary, she took a branch of the famous Bodhi Tree with her. According 
to legend, the branch took root, a symbol of the new religion. 


Vesak - Lễ Phật Đản: nghĩa là ngày sinh của đức Phật; hay là Vesak (Pali; 
tiếng Phạn: Vaisakha, Devanagari) là ngày kỷ niệm Phật Tắt-đạt-đa Cồ-đàm 
sinh ra tại vườn Lâm-tì-ni, năm 624 TCN, diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch 
hàng năm. 


Theo truyền thống Phật giáo Bắc tông và ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa, 
ngày này chỉ là ngày kỷ niệm ngày sinh của đức Phật Thích Ca; tuy nhiên, 
theo Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Tây Tạng thì ngày này là ngày Tam 
hiệp (kỷ niệm Phật đản, Phật thành đạo và Phật nhập Niết-bàn). Ngày Phật 
Đản hay là lễ Vesak, Tam Hiệp được kỷ niệm vào các ngày khác nhau, tùy 
theo quốc gia. 


Một số quốc gia với đa số Phật tử chịu ảnh hưởng Bắc tông (như Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam) thường tổ chức ngày lễ Phật đản vào ngày 
mông 8 tháng 4 âm lịch. Các quốc gia theo Nam tông thường tô chức vào ngày 


1868 


trăng tròn trong tháng 4 âm lịch hay là ngày trăng tròn trong tháng 5 dương 
lịch. Có những năm có 2 ngày trăng tròn trong tháng 5 dương lịch như năm 
2007, có nơi tổ chức ngày Vesak vào ngày trăng tròn đầu tiên (ngày 1 tháng 
5) trong khi tại nơi khác lại kỷ niệm vào ngày trăng tròn thứ 2 (ngày 31 tháng 
5). Cách tính kỷ nguyên Phật lịch tại các quốc gia theo truyền thống Nam tông 
cũng khác nhau, nên năm Phật lịch có thể cách nhau một năm. 


Vào ngày lễ, Phật tử thường vinh danh Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng (qua các 
hình thức như dâng cúng, tặng hoa, đến nghe thuyết giảng), và thực hành ăn 
chay và giữ Ngũ giới, Tứ vô lượng tâm (từ bị hỷ xả), thực hành bố thí và làm 
việc từ thiện, tặng quả, tiền cho những người yêu kém trong cộng đồng. Kỷ 
niệm Vesakha cũng có nghĩa là làm những nô lực đặc biệt để mang lại hạnh 
phúc, niềm vui cho những người bắt hạnh như người già cao niên, người 
khuyết tật và người bệnh, chia sẻ niềm vui và hòa bình với mọi người. 


Ở một số quốc gia, đặc biệt là Sri Lanka, hai ngày được dành cho việc cử hành 
Vesakha, việc bán rượu vả thịt thường bị cấm và tất cả các cửa hàng rượu, bia 
và lò giết mô phải đóng cửa do nghị định của chính phủ. Chim, côn trùng và 
thú vật được phóng sinh như là một "hành động mang tính biểu tượng của sự 
giải thoát", của sự trả tự do cho những người bị giam cầm, bị bỏ tù, bị tra tấn 
trái với ý muốn của họ. Tại Ấn Độ, Nepal, người dân thường mặc áo trắng khi 
lên các tịnh xá và ăn chay. Tại hầu hết các quốc gia châu Á đều có diễn hành 
xe hoa và nghi lễ tụng niệm, tại Hàn Quốc có lễ hội đèn hoa sen (Yeon Deung 
Hoe) rất lớn... 
-—-oÖ0--- 


LÊ HỘI VESAKHA 
(LẺ TAM HỢP) 


Một trong những lễ hội quan trọng nhất của Phật giáo là Đại Lễ Tam Hợp 
(Vesakha) [*]. Vesakha là gì? Vesakha là tên một tháng ở Ấn Độ, đó là tháng 
năm (tương đương với tháng tư âm lịch), và đây cũng là tháng mà vào ngày 
trăng tròn của nó (tức ngày rằm) Đức Phật đã đản sanh, thành đạo và Niết 
Bàn, chính vì vậy lễ này được đặt theo tên của tháng (Vesakha). Đề giải thích 
thêm điều này, chúng ta hãy ngược dòng thời gian để tìm lại lịch sử Đức Phật. 


Cuộc đời của Đức Phật là một câu chuyện rất phi thường về lòng vị tha, tỉnh 
thần phục vụ và những lý tưởng vĩ đại khác. Sinh ra ở An Độ vào ngày trăng 
tròn tháng Vesakha (rằm tháng tư âm lịch) năm 623 trước công nguyên, tên 
của Ngài là Gotama (Cồ Đàm); cha Ngài Suddhodana, là vua nước 


1869 


Kapilavatthu (Ca-Tỳ-La-Vệ); mẹ Ngài là Ma Gia hoàng hậu. Ngày sinh của 
Gotama được kèm theo bởi những điềm lạ như là: người mù thấy đường, 
người điếc nghe được, người câm biết nói, người gù thắng lưng và người què 
đi được; vì thế đức vua cho mời vào hoàng cung một vị ân sĩ nổi tiếng tên là 
Asita (A Tư Đà), đạo sĩ A-Tư-Đà nổi tiếng trong vương quốc không những về 
trí tuệ và thông thái, mà còn về tài đoán điềm giải mộng của ông nữa. Khi đạo 
sĩ Asita nhìn thấy hoàng nhi, ông cười một cách hân hoan, nhưng sau đó lại 
khóc một cách cay đăng: đức vua thấy vậy vội hỏi lý do, Asita trả lời rằng 
những điềm lạ tỏ rõ răng hoàng nhỉ sau nảy sẽ thành Phật, mang lại sự giải 
thoát cho thế gian, chính sự kiện thiêng liêng này đã khiến ông vô cùng hoan 
hỷ. Giải thích về sự đau buồn của mình, Asita nói rằng, nay ông đã quá già 
không còn sông được bao lâu nữa để chứng kiến sự kiện hân hoan này, và 
ngày chết của ông đang đến gần tới nỗi ông không thê cầm được những giọt 
nước mắt. 


Đức vua hỏi tiếp: "Thái tử con ta sẽ thấy điều gì khiến cho nó phải xuất gia tu 
hành như vậy?" Đối với vẫn đề này, Asita trả lời "bốn dẫu hiệu". Vua nóng 
ruột hỏi thêm "bốn dấu hiệu đó là gì?" Asita trả lời "một người già, một người 
bệnh, một người chết và một tu sĩ". Vua liền nói: "Từ lúc này trở đi, không 
được phép đề cho bốn loại người này đến gần con ta, như vậy nó sẽ không trở 
thành Phật được; điều mà ta muốn thấy là con trai ta sẽ có quyền lực cai trị 
khắp bốn châu thiên hạ này”, Thế là đức vua cắt đặt canh phòng bốn hướng 
quanh hoàng thanh, mỗi hướng xa khoảng một dặm, để không một ai trong 
bốn loại người này có thể lọt vào tầm mắt của thái tử. 


Như vậy thái tử Gotama đã trải qua những năm tháng đầu đời trong vinh hoa, 
phú quý và được giáo dục kỹ lưỡng, chỉ thấy quanh mình những điều đẹp mắt 
vừa ý. Tuy nhiên năm 29 tuổi, sự thực đã hé mở trước mắt Ngài, và thế là 
Ngài quyết định hiến trọn đời mình để tìm cho ra câu trả lời cho ba vấn đề 
trọng đại: chúng ta từ đâu đến, tại sao chúng ta lại có mặt ở đây (thế gian này) 
và chúng ta sẽ đi về đâu (sau khi chết)? Sự quyết định này xảy ra như là hệ 
quả của bốn sự kiện trọng đại hay bốn dấu hiệu mà đạo sĩ Asita đã đề cập, 
những dấu hiệu này đã buộc Ngài phải chú tâm đến vẫn đề sanh, lão, bệnh, tử 
của kiếp nhân sinh "tại sao người ta lại phải ø1à?" Ngài hỏi nhưng không aI1 có 
thê trả lời được. Bệnh đau từ đâu đến để rồi tước đoạt đi của con người, ngay 
cả cái hạnh phúc tạm bợ nhất; cái thể xác cứng lạnh, im lìm đang năm bắt 
động trên giường chết kia có ý nghĩa gì? Liệu cái tâm có chết ở đó không; 
phải chăng chết là chấm dứt hết mọi việc, hay đó là một sự giải thoát, một 
cánh cửa mở để đi vào thế giới bên kia? Từ những vấn đề này đã làm cho vị 
hoàng tử trẻ phải trầm tư sâu lắng, nhưng không sao tìm được câu trả lời cho 


1870 


đến khi Ngài thành Phật. Thế rồi Ngài gặp một tu sĩ, dấu hiệu thứ tư mà đạo 
sĩ Asita đã tiên đoán, khuôn mặt của thầy đầy an lạc và điềm tĩnh, khẳng định 
sự giải thoát khỏi già, đau, bệnh, chết, như đã hé mở cho vị hoàng tử trẻ một 
điều gì; qua hình ảnh của người tu sĩ thánh thiện, hoàng tử như đã được chỉ 
cho thấy là hạnh phúc thực sự nằm ở trong sự an lạc và hiểu biết. 


Bức xúc trước tình cảnh của đồng loại, thái tử lén rời khởi hoàng cung năm 
Ngài vừa tròn 29 tuổi, để lại đăng sau tất cả những quyền luyễn của trần gian, 
kế cả vợ đẹp con thơ, Ngài lang thang không chút di sản và một mình một 
bóng giữa những núi rừng trùng điệp ở An Độ, tham vận bất cứ vị đạo sư nào 
Ngài gặp xem họ có thể hé mở chút ánh sáng nào về bí ấn của kiếp nhân sinh 
không. Câu trả lời mà Ngài nhận được, luôn luôn là câu trả lời phủ định, những 
vị đạo sư cũng như luận sư thời ấy, những người tự hào có thể lý giải bất cứ 
điều gì, thế nhưng họ không thể nào trả lời được những gì Ngài đang nhiệt 
tâm tìm kiếm. Ngài xoay qua hành pháp khổ hạnh ép xác, và qua những khổ 
hạnh nghiêm khắc này Ngài đã nỗi tiếng như một bậc Thánh nhịn ăn và du 
phương đây đó, bao quanh Ngài có rất nhiều môn đệ, họ tôn sùng Ngài vì 
những nhiệt tâm không mệt mỏi và lòng cam đảm phi thường của Ngài. Hao 
mòn vì dầm mưa dãi nắng, đau đớn vì những pháp khổ hạnh và khổ sở vì thiếu 
ăn uống, cuối cùng sức khoẻ của Ngài suy sụp. Sau đó Ngài nhận ra Tăng mọi 
nỗ lực tự hành xác đều không đem lại kết quả, và cũng chăng đến gần đáp án 
cho những vấn đẻ trọng đại của Ngài là bao, so với những năm tháng sông 
trong hoàng cung thụ hưởng mọi tiện nghi vật chất. Khi thấy rõ được sự tự 
hành xác là vô bố như vậy, Ngài bắt đầu ăn uống theo cách thức hợp lý trở lại, 
thế nhưng lập tức Ngài bị những đệ tử của mình bỏ rơi, vì họ cho răng bậc 
Thánh vĩ đại đã ăn uông lại, giông như một người tội lỗi ăn vậy. 


BỊ bỏ rơi và phủ vây bởi những điều bất trắc giữa rừng già cô quạnh, thái tử 
Gotama lại tiếp tục cuộc hành trình lang thang vô định của mình, cuối cùng 
ngồi lại dưới bóng mát của cây Bồ đề, tại đây Ngài quyết định ở lại cho đến 
khi nào tự mình tìm ra chân lý. Chậm rãi, từng giờ trôi qua, lắng sâu trong 
thiền định, trí tuệ của Ngài phát triển đến mức toàn hảo nhất của nó, tâm 
Ngài... không còn bị đoanh vây bởi những âu lo và những vấn đề nan giải nữa, 
Ngài nhìn thấy rất rõ tiến trình của kiếp nhân sinh, thấy cả nguyên nhân của 
các vấn đề và cách chữa trị của nó. Chính tại đây thái tử Cồ Đàm đã trở thành 
một vị Phật - vào ngày trăng tròn tháng Vesakha (rằm tháng tư âm lịch) - năm 
đó Ngài vừa 35 tuôi. 


Trí tuệ viên mãn, thoát khỏi đám mây mù của vô minh, Ngài rời khỏi chỗ ngồi 
dưới gốc cây Bồ đề và ra đi thuyết giảng chân lý giải thoát; ngang qua cô đô 


1871 


Benares Ngài dừng chân tại một tỉnh nhỏ của Sarnath, nơi đây Ngài gặp lại 5 
người đệ tử đã bỏ rơi Ngài. Đức Phật thuyết phục họ lắng nghe và Ngài thuyết 
bài Pháp đầu tiên của Ngài, năm người nảy đã trở thành những đệ tử đầu tiên 
trong tôn giáo, mà sau này là tôn giáo lớn nhất thế giới. 


Trong suốt 45 năm Đức Phật đã thuyết giảng chân lý giải thoát, giáo lý mà 
Ngài gọi là Dhamma (Pháp), Đạo Lý về Con Đường Trung Dung. Đức Phật 
đã xoá bỏ hai cực đoan lợi dưỡng và khổ hạnh, hướng dẫn hàng đệ tử của 
mình một đạo lý vĩ đại nhất, đạo lý mà ngày nay thế gian vẫn áp dụng và đem 
lại kết quả tốt đẹp như cách đây 2500 năm trước khi Ngài thuyết giảng lần 
đầu. Đức Phật nhập diệt năm Ngài đúng 80 tuổi vào ngày trăng tròn tháng 
Vesakha (rằm tháng tư). 


Hoài niệm ba sự kiện thiêng liêng này, hàng năm người Phật tử chúng ta long 
trọng cử hành đại lề Tam Hợp (Vesakha) [* |. 


[#] Trong truyền thống Bắc Tông, ngày nầy thường được gọi là ngày Phật 
Đản. Tuy nhiên, trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, đây là Ngày Tam 
Hợp, kỷ niệm ba sự kiện thiêng liêng cao quý trong lịch sử Đạo Phật (Bình 
Anson chú thích). 


TRIẾT LÝ CĂN BẢN CỦA ĐẠO PHẬT 


Đạo Phật dựa căn bản trên sự kiện rằng vô minh chính là nguyên nhân gây ra 
mọi bất hạnh trong thế gian này, và rằng chỉ tự mình chứng ngộ sự thực (chân 
lý) mới có thê chiến đấu với cái vô minh này. Đức Phật dạy: "Từ vô minh sinh 
ra bất thiện, và tội lỗi, nếu nhân loại thấy rõ được như vậy, họ có thê hành 
động chân chánh". Do đó chánh kiến là điều tuyệt đối cần thiết cho một cuộc 
sông tri thức và tâm linh chân chánh. 


Con người, trong cái si mê mù quáng của họ, đã tạo ra không biết bao nhiêu 
là điều ác (tội lỗi) và khô đau trong thế gian này, vì thế cho nên Chân Đề đầu 
tiên trong Tứ Đề là Sự Thực về Khổ. Hàng ngày chúng ta có thể nhận ra quanh 
mình những hậu quả mà người ta phải gặt hái do lòng tham muốn đối với 
những gì mà họ không có, cũng như hậu quả của việc cô găng tránh né những 
trách nhiệm mà lẽ ra họ phải nhận lãnh. Chúng ta cũng biết rằng, trong hầu 
hết các trường hợp, thì tham vọng hay lòng khát khao đã là nguyên nhân chính 
khiến cho con người hư hỏng. Đức Phật dạy rằng cái khuynh hướng muốn sở 
hữu của con người là kẻ thù nguy hiểm nhất của họ, bởi vì tham muốn tích 
luỹ đã tước đi của họ lý trí và sự hiểu biết. Như vậy chúng ta đi đến Chân Đề 


1872 


Thứ Hai của Tứ Đề, đó là nguyên nhân của khô hay Tập Đế. Nguyên nhân 
chính của khô đau và bât hạnh là lòng tham muôn sở hữu, và khát khao muôn 
ø1ữ những gì đã có. 


Dính mắc vào một vật là sẽ đau buồn khi mất nó, không ưa hay ghét bỏ một 
điều gì, cũng sẽ mất vui khi phải gần nó. Đức Phật dạy rằng tham muốn ích 
kỷ đối với những đối tượng vật chất thế gian, hậu quả là phải hy sinh kho báu 
tinh thần của mình đề giữ lấy đối tượng của lòng tham ấy, mà có thê đối tượng 
đó còn kém giá trị hơn là đằng khác. Do đó, chúng ta thấy là lòng tham ích kỷ 
đã huỷ hoại đi khả năng phân biệt về giá trị, vì lòng tham đặt sở hữu thế gian 
lên trên trí tuệ và quyên lợi cá nhân lên trên những nguyên tắc đạo đức. 


Chân Đề Thứ Ba là sự giải thoát khỏi khổ đau, điều này được đạt đến nhờ sự 
tận diệt mọi tham muôn ích kỷ. Song song với điều này chúng ta thấy rằng 
chấp thủ là căn đề của sự sợ chết, và răng khi một cá nhân không chấp giữ vào 
những sở hữu của mình thì việc nó đến hay đi cũng không khiến họ phải xao 
động. Trong khi đó, nêu bị dính mắc vào vật sở hữu thì họ sẽ than khóc khi 
nó mắt, và nếu như đó là điều mà họ ghét thì họ cũng sẽ khóc than khi phải 
gần nó. Ngày nào đôi mắt họ còn có khả năng nhỏ lệ (đối với việc còn - mất 
của thế gian), ngày ấy bảo đảm họ không thẻ có trí tuệ được. Con đường trung 
dung là con đường của Đức Phật, để bước vào con đường trung dung này 
chúng ta phải hiểu rõ Bát Chánh Đạo, đó là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và 
Chánh Định, đây chính là Chân Đề Thứ Tư. 


Năm dưới các pháp này (Bát Chánh Đạo) là một triết lý rất thâm diệu, vì Bát 
Chánh Đạo được dựa trên bón pháp cùng tột đó là: Tâm, Tâm sở, Sắc pháp và 
Niết Bàn. Tuy nhiên, đạo Phật không phải là một chủ đề để người ta nghiên 
cứu, đơn thuần trên quan điểm lịch sử và văn học; ngược lại, đạo Phật cần 
phải được học và đem ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, vì không thực sự 
hành chắc chắn người ta không thể nếm được hương vị giải thoát. Đạo Phật 
cần được nghiên cứu và thực hành, nhưng trên hết những lời dạy của Đức Phật 
vẫn là phải chứng ngộ; tự chứng là cứu cánh tối thượng, chưa bao giờ nhân 
loại chúng ta cần đến lời dạy của Đức Phật hơn ngày nay. Đó chính là con 
đường chỉ cho chúng ta thấy răng hạnh phúc chỉ đến với trí tuệ, trí tuệ này là 
kết quả của cuộc sông chân chánh, và chỉ chừng đó thôi là đủ. 
-000o- 
Vest — áo lót 


Vestibule - phòng ngoài, sảnh đường 


1873 


Vexing - phật ý, bực tức 

Vestige - vết tích, dấu vết, di tích 

Vibrancy - cộng hưởng, rung động 

Vibrant — rung động mạnh mẽ, ngân vang 
Vicarious - cảm thấy một cách gián tiếp 

Vịce - trụy lạc, đồi bại, thói vô đạo đức 
Viceroy — phó vương, tông trấn 

Vicissitude - sự thăng trầm, thay đổi hoàn cảnh 
Vidudabha hay Vitatubha - Thái Tử Lưu Ly 


Son of Pasenadi and Vasabhakhattiya. On the birth of Vidudabha, the king, 
slad at having a son, sent word to hIs own grandmother asking her to choose 
a name. The minister who delivered the message was deaf, and when the 
srandmother spoke of Vasabhakhattiya as being dear to the king, mistook 
vallabha for Vidudabha, and, thinking that this was an old family name, 
bestowed 1t on the prince. When the boy was quIte young, Pasenadi conferred 
on him the rank of senapatI, thinking that this would please the Buddha. It was 
for the same reason he married Vasabhakhattiya; both In the PIyaJatika Sutta 
and the Kannakatthala Suttas Vidudabha 1s spoken of as senapatI. 


When Vidudabha was seven years old, he wished to visit his maternal 
ørandparents, hopIng to be g1ven presenfs, like his companions by thelrs, but 
'Vasabhakhattiya persuaded him agaInst this, telling him that they lived too far 
away. But he continued to express this desire, and when he reached the age of 
sixteen she consented to his goIng. Thereupon, accompanled by a large 
refinue, he set out for Kapilavatthu. The SakIyans sent all the younger princes 
away, there beIng thus none to pay obeisance to him 1n answer to his salute, 
the remaIning ones being older than he. He was shown every hospitality and 
stayed for several days. On the day of his departure, one of his reftinue 
overheard a contemptuous remark passed by a slave woman who was 
washing, with milk and water, the seat on which Vidudabha had sat. This was 
reported to him, and, having discovered the deceit which had been practiced 


1874 


on his father, he vowed vengeance on the Sakiyans. Pasenadi cut off all 
honours from Vasabhakhattiya and her son, but restored them later, at the 
Buddhas sugsestion. 


After Pasenadis death, which was brought about by the treachery of 
Dighakarayana In making Vidudabha king, Vidudabha remembered his oath, 
and set out with a large army for Kapilavatthu. The Buddha, aware of this, 
stood unđer a tree, with scanty shade, Just wIthin the boundaries of the Sakiyan 
kingdom. On the boundary was a banyan which gave deep shade. Vidudabha, 
seeing the Buddha, asked him to sit under the banyan. Be not worried, said 
the Buddha, the shade of my kinsmen keeps me cool. Vidudabha understood 
and returned home with his army. This exposure to the sun gave the Buddha 
a headache which lasted through out hs lIfe. 


Three times he marched against the Sakiyans and three times he saw the 
Buddha under the same tree and turned back. The fourth time the Buddha 
knew that the fate of the Sakiyans could not be averted and remained away. 
In a prevIous exIstence they had conspired and thrown poIson InfO a rIVer. 


Thái Tử Lưu Ly - Vidudabha hay Vitatubha 


Trước đức Phật Thích-ca ra đời, trong thành Ca-ty-la-vệ có một làng chài lưới, 
trong làng có cái hô to. Khi ây, trời hạn nước cạn, bao nhiêu cá trong ao bị 
người làng bắt ăn hệt, sau cùng còn lại một con cá thật to cũng bị người làm 
thịt luôn. 


Trong làng chỉ có một đứa bé lâu nay không ăn thịt cá, hôm ấy đến thấy con 
cá to lẫy cây gõ trên đầu nó ba cái rồi đi. Sau này khi đức Thích-ca ra đời, vua 
Ba-tư-nặc rất kính tin Phật pháp, cưới con gái dòng họ Thích làm vợ, sanh 
được một Thái tử đặt tên Lưu-ly. 


Lúc thơ ấu, Lưu-ly ở bên ngoại tại thành Ca-ty-la-vệ học, một hôm nhân giỡn 

chơi trèo lên tòa của Phật ngôi, bị người họ Thích rầy mắng kéo lôi xuống, 
nên ôm lòng uất hận. Đến khi Lưu-ly lên làm vua, xuất đại binh đánh thành 
Ca-t-la-vệ, bắt hết dân cư trong thành giết sạch, chính khi ấy đức Thích-ca 
nhức đầu ba ngày. Các vị đệ tử lớn của Phật cầu xin Phật tìm cách giải cứu 
dòng họ Thích. 


Phật nói: “Định nghiệp khó chuyền.” Tôn giả Mục-liên dùng sức thần thông 
lây bình bát đên thâu năm trăm người dòng Thích-ca đem đê trên không trung; 


1875 


khi giặc qua, Ngài đem xuống thả ra, không ngờ khi trút bát thấy tất cả đều 
biến thành máu. Các đệ tử lớn đến thưa hỏi Phật, Phật đem việc xưa dân trong 
làng ăn cá thuật lại: Con cá lớn ngày xưa là vua Lưu-ly hiện nay, quân đội của 
vua Lưu-ly đều là những con cá nhỏ trong hồ. Dân cư trong thành Ca-tỳ-la-vệ 
bị giết đều là người ăn cá ngày xưa. 


Thân Phật chính là đứa bé gõ đầu cá ba cái ngày xưa, nên hiện tại bị quả báo 
nhức đầu ba ngày. Vì định nghiệp khó tránh nên năm trăm người dòng họ 
Thích tuy được Tôn giả Mục-liên cứu thoát, cũng không bảo tồn được tánh 
mạng. Sau này vua Lưu-ly bị đọa địa ngục. Oan oan tương báo không biết bao 
giờ hết được. Nhân quả thật đáng sợ vậy. 

--oÖ0--- 


Vignette — hình minh họa 
ViJnana — Citta = consciousness = tri thức 


Vijnana (Sanskrit; DevanagarI) or vinnana (Pali; Devanagar1) 1s translated as 
"conscIousness," "life force,” "mind,"” or "“discernment. ” 


In the Pali Canons Sutta Pitakas first four nikayas, vinnana 1s one of three 
overlapping Pali terms used to refer to the mind, the others being manas and 
cItfa. Each 1s used In the øenerIic and non-technIcal sense of "“mind” In general, 
but the three are sometimes used 1n sequence to refer to one's mental processes 
as a whole. 


Tâm (Vijnana) là một thuật ngữ quan trọng của đạo Phật, có nhiều nghĩa: 


1.Tâm được xem đồng nghĩa với Mạt-na (SKT. manas, thức suy nghĩ phân 
biệt) và Thức (SKT. viJjnana). Tâm chỉ toàn bộ sinh hoạt và hiện tượng của 
tâm trí. 

2.Trong luận A-tì-đạt-ma-câu-xá, tâm được xem như một thể riêng biệt, trên 
thê đó thế giới hiện tượng xuất hiện. 

3.Trong Duy thức tông, tâm được xem là A-lại-da thức (SKT. alayavijnana, 
còn được gọi là Tạng thức), gốc của tất cả mọi hiện tượng tâm thức. Theo 
quan điểm nảy, thì toàn bộ vũ trụ này chính là "tâm thanh tịnh." Nhiều quan 
điểm cho rằng tâm này chính là "vô thuỷ vô minh", vô minh nguyên thuỷ của 
Phật tính và là thật tại tối thượng của mọi hiện tượng nhị nguyên. 


Vile - cực kỳ kinh tởm, đê tiện, hèn hạ 


1876 


Villain - kẻ hung ác, tên côn đồ 


Vinaya - The Vinaya (Pali and SanskrIt, lierally meaning "leading out”, 
"education", “discipline”) 1s the regulatory framework for fhe sangha or 
monastic comứnumify 6ƒ Buddhism based on the canonical texts called the 
Vinaya Pitaka. 


The Vinaya Pitaka (Pali; English: Basket of Discipline) 1s a Buddhist 
ScrIpfure, one of the three parts that make up the Tripitaka (literally. “Three 
Baskets"). The other two parts of the Tripitaka are the Sutta Pitaka and the 
Abhidhamma Pitaka. Its prImary subJect matter 1s the monastic rules for 
monks and nuns. The name Vinaya PIitaka (vinayapl1 aka) 1s the same 1n Pall, 
Sanskrit and other dialects used by early Buddhists. 


Vinaya Pitaka - The Basket of the Discipline 


The Vinaya PItaka, the first division of the Tipitaka, 1s the textual framework 
upon which the monastic commumity (Sangha) 1s built. It includes not only 
the rules øoverning the life of every Theravada bhikkhu (monk) and bikkhuni 
(nun), but also a host of procedures and convenfions of etiquette that support 
harmonIous relations, both among the monasfics themselves, and between the 
monasfics and their lay supporters, upon whom they depend for all theIr 
material needs. 


When the Buddha first established the Sangha, the commumrity 1nitially lived 
in harmony without any codified rules of conduct. As the Sangha gradually 
ørew In number and evolved Iinto a more complex socIety, OCCasIOnS 
inevitably arose when a member would act In an unskillful way. Whenever 
one of these cases was brought to the Buddha's attention, he would lay down 
a rule establishing a suitable punishment for the offense, as a deterrent to 
future misconduct. The Buddhas standard reprimand was 1tself a powerful 
COTT€cfIVve€: 


It 1s not fit, foolish man, 1t 1s not becoming, 1t 1s not DrOper, 1t 1s unworthy of 
a recluse, 1t 1s not lawful, 1t ought not to be done. How could you, foolish man, 
having gone forth under this Dhamma and Discipline which are well-taught, 
[commnit such and such offense]?... Ít 1s not, foolish man, for the benefit of un- 
believers, nor for the 1ncrease 1n the number of believers, but, foolish man, 1t 
1s to the detriment of both unbelievers and believers, and 1t causes wavering 
1n some. 


1877 


— The Book oƒ the Discipline, Part l by LB. Horner (London: Pali Text 
Sociefy, 1962), pp. 36-37. 


The monasfic tradition and the rules upon which 1t 1s built are sometimes 
naïvely critlclzed — particularly here In the West — as 1rrelevant to the 
"modern” practice of Buddhism. Some see the Vinaya as a throwback to an 
archaic patrlarchy, based on a hodge-podge of ancient rules and customs —— 
quaint cultural relics that only obscure the essence of "true” Buddhist practice. 
Thịs misguided view overlooks one cruclal fact: 1t 1s thanks to the unbroken 
lineage of monastics who have consistently upheld and protected the rules of 
the Vinaya for almost 2,600 years that we find ourselves today with the luxury 
Of receIving the prIceless teachings of Dhamma. Were It not for the Vinaya, 
and for those who continue to keep 1t alive to this day, there would be no 
Buddhism. 


It helps to keep 1n mind that the name the Buddha gave to the spIritual path he 
taueht was "Dhamma-vinaya" — the Doctrine (Dhamma) and Discipline 
(Vinaya) — suggesting an Inteprated body of wIsdom and ethical training. 
The Vinaya 1s thus an Indispensable facet and foundation of all the Buddha's 
teachings, inseparable from the Dhamma, and worthy of study by all followers 
— lay and ordained, alike. Lay practitioners wIll find in the Vinaya PIitaka 
many valuable lessons concerning human nature, guldance on how to 
establish and maintain a harmonIous communIty or organ1zatIion, and many 
profound teachings of the Dhamma 1(self. But 1ts øreatest value, perhaps, lies 
1n 1fS pDOWer to 1nsplIre the layperson to consider the extraordinary possIbilitIes 
presented by a life of true renunciation, a life lived fully In tune with the 
Dhamma. 


Tam Tạng Kinh Điển Của Phật Giáo 

Tam Tạng Kinh Điển Là Gì? 

Những lời của Đức Phật nói ra, ban đầu được gọi là Giáo Pháp (Dhamma), 
bao gôm ba phương diện, đó là: Giáo Lý (Pariyatti), Thực Hành (Patipatti) và 
Chứng Ngộ (Pativedha). 

Phần Giáo Lỷ còn được gọi là “Pháp Học ”. 


Phần pháp Thực Hành còn gọi là “Pháp Hành”, và 


1878 


Phần pháp Chứng Ngô còn được gọi là “Pháp Giác Ngộ” hay “Pháp Thành `. 


Toàn bộ Giáo Pháp được lưu giữ lại trong Kinh Điển được gọi là Tam Tạng 
Kinh (Tipitaka). Những dịch giả dịch Tam Tạng Kinh qua Anh ngữ đã ước 
lượng Tam Tạng Kinh lớn hơn khoảng 11 lần so với toàn bộ Kinh Thánh của 
Thiên Chúa Giáo. Tam Tạng Kinh chứa đựng Những Lời Dạy của Đức Phật 
do chính Đức Phật nói ra hơn 45 năm, từ sau khi Người Giác Ngộ thành đạo 
cho đến khi Bát-Niễt-bàn. 


Tipitaka trong tiếng Pali có nghĩa là “Ba Cái Rỗ” (Ti = ba, Pitaka = cái rỗ). 
Nó không chỉ mang ý nghĩa là vật chứa đựng mà mang ý nghĩa truyền thừa' 
hay chuyền tay cho nhau, giông những người thợ chuyên những rỗ đất hay cát 
từ người này đến người kia theo một hàng dài cho đến cuối cùng để sử dụng, 
cũng giông như những Cái Rỗ chứa Giáo pháp được chuyên tay, truyền thụ 
qua nhiều thế kỷ từ người Thầy cho đến những học trò. (Ở Việt Nam, chúng 
ta dùng theo cách gọi của người Trung Hoa, gọi là Tam Tạng Kinh, tức là ba 
cái 'kho” chứa kinh điển). 


“Ba Rỗ Kinh” hay ba Tạng Kinh đó là: Luật Tạng (Vinaya Pitaka), bao gồm 
những luật lệ và quy định của Tăng Đoàn Tu Sĩ (Tăng và Nị); Kinh Tạng 
(Sutta Pitaka), chứa đựng những bài thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật 
truyền dạy cho những cá nhân một người hay cho những nhóm người thuộc 
đủ mọi tầng lớp trong suốt thời gian tại thế sau khi đắc đạo của Người; và Vĩ 
Diệu Pháp Tạng (Abhidhamma Pitaka), giảng dạy bốn vẫn đề tột cùng, rốt 
ráo: Tâm (Citta), Những Yếu Tổ thuộc Tâm hay Danh (Cetasikas), Sắc (Rupa, 
tức Vật Chất) và Niết-bàn (Nibbana). 


Luật Tạng - Vinaya Pitaka (hay Rỗ Luật) 

Bao gồm tất cả những giới luật do chính Đức Phật đặt ra nhằm quy định giới 
hạnh của các đệ tử, những người đã được thọ giới vào Tăng Đoàn và trở thành 
những Tỳ kheo (Tăng) và những Tỳ kheo Ni (Nữ tu sĩ, N)): 

L) Căn Bán Giới hay Đại Giới (Parajika) (tiếng Anh: Major Offences) — bao 
gồm những giải thích về mọi trường hợp của mọi điều luật được đưa ra và 
cũng đưa ra những trường hợp đặc biệt và những ngoại lệ. 

2) Tiểu Giới (Pacittiya) (tiêng Anh: Minor Offences) — bao gồm những giải 


thích và những ngoại lệ. 


1879 


3) Đại Phẩm (Mahavagga) (tiếng Anh: Great Section) — đưa ra những quy 
định, điêu lệ vê việc châp nhận người mới vào Tăng Đoàn Sangha, thọ giới, y 
phục, cư trú và những điêu luật vê lê nghi trong tu viện trong những dịp đặc 
biệt. 


4) Tiê lếu Phẩm (Cullavagga) (tiếng Anh: Small Section) — quy định về việc xử 
phạt, về phẩm giới, và những nghĩa vụ của những người thây và những Sa-di, 
và những giới luật đặc biệt dùng cho Tỳ kheo NI. 


5) Bảng Toáit Yê ếu của Luật Tạng (Parivara) (tiếng Anh: Epitome of the Vinaya 
Pitaka) — bao gồm những bài luận giảng ban đầu về quyền Đại Phẩm và những 
câu chuyện kê về những sự kiện tiếp theo sau khi Đức Phật giác ngộ, thành 
Đạo. 


(BUDDHISM COURSE) 
Chan Khoon San 
Biên dịch: Lê Kim Kha 
-=-0Ö0--- 

WHATT IS BUDDHISM? 


What 1s Buddhism, 1s 1t a philosophy or a religion or an ethical system? 
Strictly speaking 1t 1s not a philosophy, for 1t does not confain an elaborate 
system of theorles and facts exclusively for cogitation, although 1t must be 
admitted that the Buddha has anticipated mụuch modern speculation. 


'What 1s known as Buddhism consIsfs of three aspects, the doctrinal (pariyattI), 
the practical (patipati) and the realizable (pativedha), which are 
Iinterdependent and Interrelated. The doctrine 1s preserved In the Tipitaka. Thĩs 
Tipitaka, which contains the word of the Buddha, 1s estimated to be about 
eleven times the size of the ChrIistian bible. As the word 1tself implies, 1t 
consIsts of three baskets, namely: the Basket of DiscIpline (Vinaya PItaka), 
the Basket of Discourses (Sutta Pitaka) and the Basket of Ultimate Things 
(Abhidhamma Pitaka). 


The Vinaya Pitaka, which 1s sub-divided 1nto five books, deals with the rules 
and regulations of the Order of monks and nuns, and øgives a detailed account 
of the life and mimistry of the Buddha. The Sutta PItaka consIsts Of điscourses 
preached by the Buddha. and also, In some 1nstances, by his distinguished 
discIples such as the Ven. Sariputta, Mogsallana, Ananda, etc. Divided Into 
twenty-sIx books 1t 1s rather like a collection of prescrIptIions, for the sermons 


1880 


were propounded to suit the occasion and the temperament of different 
individuals. The Abhidhamma Pitaka, however, 1s the most Important and the 
most Interesting because 1t elaborates the four ulimate things, 1.e., 
ConscIousness (citta), mental propertles (mental concomitants, cetasika), 
matter (material qualities, rupa) and Nibbana. 


Thus we see that Buddhism 1s concerned with truth and facts, and has nothing 
to do with theorles and philosophIies which may be accepted as gospel truth 
today and may be thrown overboard tomorrow. The Buddha has presented us 
with no new astounding philosophical theorles, nor did he venture fo create 
any new mafterlal sclence, rather did he explain to us what 1s within and 
without so far as 1t concerns our emancipation, and ultmately he laid out a 
path of deliverance which 1s unique. 


It should be understood that the Buddha dịd not preach all that he knew. Ôn 
one occasion while he was passing throuph a forest the Buddha took a handful 
of leaves and said to some bhikkhus, 'O bhikkhus, what I have taught 1s 
comparable to the leaves In my hand, and what [ have not taught 1s comparable 
to the amount of leaves In the foresf, for he taught us only that which 1s 
necessary for our emancIpation. Incidentally, thouph, he has made some 
statements which are accepted as sclentific truths today. 


Buddhism 1s not merely to be preserved 1n books, nor 1s 1t a subJect to be 
studied only from an historical or literary poInt of view, on the contrary, 1f 1s 
to be learned and put 1nto practice In the course of one's dally life, for wIithout 
actual practice one cannot apprecIate truth. Study and practice come first, but 
above all 1t 1s realization, self-realization, which 1s 1s ultimate goal. ÀAs such, 
Buddhism 1s comparable to a raft which 1s meant for the sole purpose of 
escaping from the ocean of samsara; Buddhism, therefore, cannot strictly be 
called a philosophy. 


Is 1t then a relipgIon? Netther 1s 1t a religion 1n the sense In which that word Is 
commonly understood, for 1t 1s not a system of faith and worship. Buddhism 
does not demand blind faith from 1ts adherents; here, mere belief 1s dethroned 
and replaced by confidence, saddha, as 1t 1s known 1n Pali, based on 
knowledge of truth. The confidence placed by a follower 1n the Buddha 1s like 
that of a sick man towards the physician, or that of a student towards his 
teacher. A Buddhist seeks refuge 1n the Buddha because 1t 1s he who 
discovered the path of deliverance. A sIck man should use the remedy which 
the physIcian prescribes 1n order to be cured, and the pupIl should study what 


1861 


his teacher says 1n order to become learned. In Just the same way, a Buddhist 
who possesses saddha should follow the Buddha's Instructions 1n order to øaIn 
deliverance. 


The starting poiInt of Buddhism 1s reasoning, or understanding, or 1n other 
words sammaditthi. To seekers after truth the Buddha says, Do not believe In 
anything on mere hearsay; do not belleve 1n anything that 1s traditional Just 
because 1t 1s old and handed down through generatlons; do not believe 1n 
rumours or anything because people talk about 1t; do not believe simply 
because the written testimony of some anclIent sage 1s shown to thee; never 
believe In anything because the custom of many years leads thee to regard 1t 
as true; do not believe In anything on the mere authority of thy teacher or 
prIests. According to thine own experience, and after thorouph 1nvesftigation, 
whaftever agrees with thy reason and 1s conducive to thine own well-being and 
to that of all other living beings, accept that as truth and live accordinply.' 


Is Buddhism, then, an ethical system? It no doubt contains an excellent code 
of morals which 1s adaptable to all climes and ages, but 1t 1s mụch more than 
ordinary morality. The Singala Sutta (Sigalovada Sutta), Mangala Sutta, 
Metta Sutta, Vasala Sutta, Dhammika Sutta, etc., should be read carefully to 
understand the high standard of morality; but morality, or sila, 1s only the 
A.B.C. of Buddhism. 


Buddhism, therefore, 1s neither a philosophy nor a religlon, nor an ordinary 
ethical code, 1t 1s the doctrine of actuality, a means of deliverance: or, as If 1S 
called in Pali, the Dhamma. 


Phật Pháp Giảng Giải 
Đại Trưởng Lão U Thittila - Tỳ kheo Pháp Thông dịch 
ĐẠO PHẬT LÀ GÌ? 


Đạo Phật là gì? Có phải đó là một triết lý, một tôn giáo hay một hệ thống luân 
lý không? Một cách nghiêm túc mà nói thì đạo Phật không phải là một triết 
lý, vì nó không bao gôm một hệ thống chi ly các lý thuyết và các sự kiện dành 
riêng để suy gẫm, mặc dù phải nhìn nhận rằng Đức Phật đã dự kiến trước rất 
nhiều những suy đoán hiện nay. Cái được mọi người biết đến như là đạo Phật 
gồm có ba phương diện, giáo lý hay pháp học (Pariyatti), pháp hành (Patipatti) 
và chứng đắc hay pháp thành (Pariyatti) cả ba tuỳ thuộc và tương quan lẫn 


1882 


nhau. Phân lý thuyết được lưu giữ trong Tam Tạng kinh điền (Tipitaka), Tam 
Tạng này chứa đựng những lời dạy của Đức Phật, được đánh giá là lớn gấp 
mười một lần cỡ thánh kinh Thiên Chúa. Như từ ngữ tự nó đã hàm chứa; Tam 
Tạng bao gồm ba Tạng đó là: Tạng Kinh (Sutta pitaka), Tạng Luật (Vinaya 
puakq) và Tạng Diệu Pháp (Abhidhamma pitaÀ4). 


Tạng Luật (Vinaya pitaka) được chia ra năm quyên, bàn đến những giới luật 
và phép tắc điều hành giáo đoàn tăng và ni, đồng thời nó cũng đưa ra lời giải 
thích chỉ tiết về cuộc đời và sứ mạng của Đức Phật. Tạng Kinh bao gồm những 
bài pháp do Đức Phật thuyết và trong một vải trường hợp do các vị đệ tử xuất 
sắc của Ngài là Tôn giả Xá Lợi Phất, Moggalana (Mục Kiên Liên) và Ananda 
(A-nan) v.v... thuyết. Tạng Kinh được chia ra làm 26 quyền và nó khá giống 
như bộ sưu tập các toa thuốc, vì các bài pháp được đề xuất hay trình bày hợp 
theo thời điểm và căn cơ của từng cá nhân khác nhau. Tuy nhiên, Tạng Diệu 
Pháp được xem là quan trọng nhất và lý thú nhất, bởi vì tạng này trình bày 
cặn kẽ bốn pháp cùng tột, đó là: 7m (Ciữa), Tâm Sở (Cetasika), Sắc Pháp 
(Rupa) và Niết Bàn (Nibbana). Như vậy, chúng ta thấy rằng đạo Phật liên hệ 
đến sự thực và các sự kiện, đạo Phật không liên quan gì đến những triết lý mơ 
hồ, nghĩa là những điều có thể được chấp nhận như chân lý ngày hôm nay 
nhưng cũng có thể bị người ta ném vào sọt rác ngày hôm sau. Thực ra, Đức 
Phật không đưa ra giới thiệu với chúng ta những triết thuyết mới mẽ và đáng 
kinh ngạc gì, Ngài cũng chăng mạo hiểm sáng tạo ra bất kỳ một loại khoa học 
vật chât mới nào cả, nói khác hơn Ngài chỉ giải thích cho chúng ta thấy những 
gì ở bên trong và không xa rời những quan tâm của chúng ta về vẫn đề giải 
thoát, và tối thượng hơn cả, Ngài đã đưa ra một lộ trình giải thoát được xem 
là độc đáo nhất. 


Điều cũng cần phải hiểu là Đức Phật không bao giờ thuyết giảng hết những gì 
Ngài biết. Một dịp nọ khi đang băng qua một khu rừng, Đức Phật bốc một 
năm lá trong tay và nói với các vị Tỳ Khưu: "Nây các Tỳ Khưu, những gì Như 
Lai nói có thể được so sánh với lá trong tay Như Lai, và điều Như Lai không 
nói tựa như khối lá ở trong rừng vậy". Vì Ngài chỉ dạy cho chúng ta những 
điều cần thiết liên quan đến sự giải thoát. Tuy nhiên, vô hình trung, Ngài đã 
đưa ra những lời tuyên bố mà ngày nay được mọi người đều phải chấp nhận 
như những sự thật mang tính khoa học. 


Phật giáo không phải chỉ đơn thuần lưu giữ trong kinh sách, cũng không phải 
là một đề tài để mọi người nghiên cứu trên quan điểm văn chương và lịch sử. 
Ngược lại, Phật giáo cân phải được học hỏi và đem áp dụng vảo trong cuộc 
sống hàng ngày của chúng ta, vì nếu không thực hành Phật giáo chắc chắn 


1883 


người ta không thể thưởng thức được hương vị của giáo pháp. Trước tiên cần 
phải nghiên cứu và thực hành, nhưng trên hết vẫn là sự chứng đắc, sự tự chứng, 
đây mới chính là mục tiêu cùng tột của đạo Phật. Như vậy, đạo Phật có thê 
được so sánh với chiếc bè, là phương tiện cho mục đích duy nhất thoát khỏi 
đại dương sanh tử luân hồi; vì thế, một cách nghiêm túc không thể gọi đạo 
Phật là một triết lý. 


Vậy thì đạo Phật có phải là tôn giáo không? Đạo Phật không phải là một tôn 
giáo theo nghĩa trong đó từ này thường được mọi người hiểu, vì đạo Phật 
không phải là một hệ thống của đức tin và thờ phượng, đạo Phật không đòi 
hỏi sự tin tưởng mù quáng nơi các tín đồ; ở đây, đức tin thuần tuý bị hạ bệ và 
được thay thế băng tín (Saddha), niềm tin dựa trên trí hiểu biết về sự thực. Tín 
(Saddha) được người Phật tử đặt nơi Đức Phật như niềm tin của người bệnh 
đối với thầy thuốc vậy, hay cũng có thể nói là niềm tin của người học trò đối 
với thầy của mình. Người Phật tử quy y nơi Đức Phật bởi vì Ngài là người đã 
khám phá ra con đường giải thoát. Người bệnh tin dùng phương thuốc mà thầy 
thuốc đã chân đoán và kê toa để được lành bệnh, người học trò học hỏi nghiên 
cứu những gì thầy của họ giảng dạy để trở thành người hiểu biết thông thái. 
Cũng tựa như vậy, một người Phật tử có tín tâm sẽ theo những chỉ dẫn của 
Đức Phật để đạt đến mục đích giải thoát. 


Khởi điểm của đạo Phật là trí hay sự hiểu biết, nói một cách khác, đạo Phật 
khởi đi từ chánh kiến (Sammaditthi). Đối với những người đi tìm sự thực 
(chân lý) Đức Phật dạy: "Không nên tin điều gì chỉ do đồn đại; không nên tin 
bất cứ điều gì vì điều đó thuộc về truyền thống hay chỉ vì đó là tập tục lâu đời 
được truyền xuống qua bao thế hệ; không nên tin vào bất cứ điều gì do người 
khác nói; không nên tin chỉ vì đó là xác chứng văn bản của một hiền giả xa 
xưa nảo đó trình bày đến ta; không nên tin điều gì bởi vì phong tục nhiều năm 
khiến ta phải xem nó như sự thực, không nên tin điều gì chỉ vì thắm quyền 
của bậc thầy hay giáo sĩ của mình. Theo kinh nghiệm riêng của ta, và sau khi 
đã thâm xét đầy đủ, bất luận điều gì hợp với chân lý và đem lại lợi ích cho bản 
thân cũng như mọi người, các ông hãy chấp nhận đó là sự thực và sống hợp 
theo điều ấy". 


Như vậy đạo Phật có phải là một hệ thống luân thường đạo lý không? Điều 
hiển nhiên là đạo Phật có bao gồm một hệ thống luân lý tuyệt hảo, được xem 
là thích ứng cho mọi xứ sở và thời đại, thế nhưng nó vượt hơn hăn cái luân lý 
bình thường này. Trong các bản kinh như Singala sutta (Kinh Thiện Sanh), 
Mangala sutta (Hạnh Phúc Kinh), Metta sutta (Từ Bi Kinh) hay Dhammika 
sutta v.v... nêu đọc một cách cần trọng chúng ta sẽ hiểu những chuẩn mực đạo 


1884 


đức cao vời của nó. Tuy nhiên, đạo đức, hay giới (sila) chỉ là bước khởi đầu 
của đạo Phật. 


Vì vậy, có thê nói đạo Phật không phải là một triết lý, một tôn giáo hay một 
hệ thông luân lý bình thường, mà đạo Phật chính là giáo lý thực tiễn, một 
phương tiện giải thoát, hay như trong Pali thường gọi, đạo Phật là Dhamma 
(Pháp) Nguyên tác: "Essenfial Themes oƒ Buddhist Lectures”, 
Venerable Sayadaw Ashin U Thittla 
-—0Oo--- 


Vindictive — không khoan dung, thù hận 


Vipassana — an analytical meditative state penetrating the nature, characterI- 
(Pal)  stics and function ofthe obJect of the meditation...(Pháp Thiên 
Minh Sát) 


Vipassana 1s commonly used as a synonym for vIpassana-meditation, in which 
saftipatthana, four foundations of mindfulness or anapanasatI, "mindfulness of 
breathing,” 1s used to become aware of the Impermanence of everything that 
exIsts. VIpassana 1s commonly used as one of two poles for the cateøor1zation 
of types of Buddhist practice, the other being samatha (Pali; SanskrIt: 
samatha). 


What is Vipassana or Insipght Meditation? 


Vipassana (insight meditation) 1s the ultimate expression of Socrates' dictum, 
"know thyself." The Buddha discovered that the cause of suffering can 
actually be erased when we see our true nature. This 1s a radical Insight. It 
means that our happIness does not depend on manipulating the external world. 
We only have to see ourselves clearly - a much easler proposifion (but 1n the 
ultImate sense, knowing oneself with clarity reveals there 1s no permanent 
self, as the Buddha taupht). 


Vipassana meditation 1s a ratlonal method for pur1fy1ng the mind of the mental 
factors that cause distress and paIn. This simple technique does not Invoke the 


help of a god, spIrIt or any other external power, but relies on our own efforts. 


Vipassana 1s an 1nsight that cuts through conventional perception to perce1ve 
mind and matter as they actually are: Impermanent, unsatisfactory, and 


1885 


1mpersonal. Insipht meditatlon gradually purifIes the mind, eliminating all 
forms of attachment. As attachment 1s cut away, desire and delusion are 
sradually diluted. The Buddha identiied these two factors - desire and 
Ipenorance - as the roots of suffering. When they are finally removed, the mind 
will touch something permanent beyond the changing world. That 
"something” 1s the deathless, supramundane happIness, called "Nibbana" 1n 
Pall. 


Insight meditation 1s concerned with the present momernt - with stay1ng 1n the 
now to the most extreme degree possIble. It consIsts of observing body (rupa) 
and mind (nama) with bare attenfion. 


The word ”“vipassana” has two parts. "Passana” means seeInø, 1.e., DerceIVIng. 
The prefix "vi" has several meaninss, one of which 1s "through.” Vipassana- 
1nsIpht literally cuts throuph the curtain of delusion In the mind. “VỊ” can also 
function as the English prefix "dis," sugsesting discernment— a kind of 
seeng that perceives Individual components separately. The Idea of 
separaton 1s relevant here, for 1nsipht works like a mental scalpel, 
differentiating conventional truth from ultmate reality. Lastly, "vi” can 
function as an Intensive, in which case ”vIpassana” means 1ntense, deep or 
powerful seeing. Ït 1s an Iimmediate Insipht experlenced before one's eyes, 
having nothing to do with reasonIng or thinking. 


CÓT TỦY CỦA THIÊN MINH SÁT - Ajahn Chah 


Bắt đầu thực tập bằng cách ngồi ngay thắng và chú tâm. Bạn có thể ngồi trên 
sàn nhà hay trên ghế. Trước tiên bạn không cần phải quá cố găng chú tâm. 
Chỉ cần đề ý đến hơi thở ra vào. Nếu cảm thấy rằng niệm Phật có thể giúp cho 
sự chú tâm của bạn mạnh hơn, bạn có thể niệm "Phật," "Pháp," hay "Tăng" 
khi bạn quan sát hơi thở ra vào. (Điều quan trọng là phải chú tâm vào hơi thở, 
niệm Phật chỉ là phương tiện giúp định tâm). Khi quan sát hơi thở, bạn phải 
quan sát một cách tự nhiên, không được điều khiến hơi thở. Cố gắng điều 
khiển hay kiểm soát hơi thở là một việc làm sai lầm, vì khi điều khiến hơi thở, 
bạn sẽ có cảm giác hơi thở hoặc quá ngắn, quá dài hay quá nhẹ, quá nặng. Bạn 
sẽ có cảm tưởng dường như mình thở không đúng cách, và sẽ cảm thấy chăng 
thoái mái chút nào. Bạn hãy để hơi thở hoạt động một cách tự nhiên. Làm như 
vậy cuối cùng bạn sẽ nhận thấy hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng, điều hòa. 


Khi quan sát hơi thở ra vào mà bạn tỉnh giác và hoàn toàn ôn định tâm là bạn 
đã thở đúng cách. 


1886 


Khi bị phóng tâm, bạn hãy dừng lại, điều chỉnh sự chú tâm, trở về với đề mục 
chính của mình. Thoạt đầu, khi chú tâm vào hơi thở, tâm bạn có khuynh hướng 
muốn đưa hơi thở đi theo một chiều hướng nào đó. Hãy bình thản, đừng lo 
lắng hay tìm cách điều chỉnh nó. Bạn hãy quan sát nó, và để nó tự nhiên. Thiền 
sẽ tự nó phát triển. Khi bạn làm như thế, có lúc bạn sẽ thấy hơi thở ngưng hắn, 
nhưng đừng sợ, bạn sẽ thở lại điều hòa sau đó. Sự ngưng thở chỉ là cảm giác 
phát sinh từ tri giác của bạn, thực ra hơi thở vẫn tự nhiên và nhẹ nhàng tiếp 
nối. Một lát sau bạn sẽ thấy hơi thở rõ ràng như trước. 


Nếu bạn tiếp tục giữ tâm an tịnh như thế thì bất kỳ bạn đang ở nơi nào -- đang 
ngồi trên chế, đang ở trên xe, trên tàu, v. v., bạn đều có thể chú tâm vào đề 
mục và bước vào trạng thái an lạc một cách mau chóng dễ dàng. Bắt kỳ bạn 
đang ở đâu, bất kỳ lúc nào, bạn đều có thể hành thiền được cả. 

Khi đạt đến sự tiễn bộ này thì bạn đã hiểu Đạo phần nảo rồi đấy. Nhưng bạn 
phải quan sát những đối tượng của giác quan nữa. 


Hãy hướng tâm an tịnh của bạn vào hình sắc, âm thanh, mùi vị, sự đụng chạm 
và suy nghĩ. Tất cả mọi đối tượng của thân và tâm đều là đề mục để bạn hướng 
đến. Bất kỳ cái gì phát sinh đều phải quan sát, ghi nhận; phải ghi nhận dù bạn 
thích hay không thích chúng. Hãy ghi nhận một cách khách quan, đừng đề đối 
tượng yêu ghét ảnh hưởng đến tâm mình. Yêu, ghét chỉ là những phản ứng 
đối với thế giới bên ngoài. Bạn phải có cái nhìn sâu rộng hơn. Dần dân bạn sẽ 
thấy mọi cảm giác yêu ghét thực ra chỉ là sự vô thường, khổ và vô ngã. Hãy 
xếp mọi tốt xấu, hay dở vào ba loại vô thường, khổ và vô ngã. Dầu chúng thế 
nảo đi nữa cũng để chúng yên, chỉ quan sát mà đừng can thiệp vào chúng. Đó 
là cách hành thiền minh sát. Làm như thể tất cả sẽ được bình an tĩnh lặng. 


Chắng bao lâu, tuệ giác, vô thường, khổ, vô ngã sẽ xuất hiện. Đó là bước đầu 
của trí tuệ thật sự, cốt tủy của thiền, dẫn đến giải thoát. Hãy theo dõi kinh 
nghiệm của mình, nhìn nó và tiếp tục cố găng đề thấy chân lý. Hãy học cách 
khước từ, không vướng mắc để đạt đến bình an tĩnh lặng. 


Trong khi hành thiền, nhiều hiện tượng kỳ lạ sẽ đến với bạn -- bạn sẽ thấy ánh 
sáng, thấy chư thiên, thấy Phật, v. v. Khi thấy những điều đó bạn hãy quan sát 
mình trước để tìm xem tâm mình đang ở trạng thái nào. Chớ quên điểm căn 
bản này. Hãy chú tâm, chớ mong mỏi thấy gì, cũng chớ mong hình ảnh đừng 
đến với mình. Nếu bạn theo đuôi những hình ảnh này, bạn sẽ rơi vào tình trạng 
ngơ ngắn: vô vị, vì tâm đã đi ra ngoài tình trạng ồn có. Vậy thì khi những hình 
ảnh ấy đến, bạn hãy quan sát chúng. Khi quan sát chúng, bạn phải tự chủ, 
đừng si mê theo chúng. Bạn hãy quán chiếu rằng chúng chỉ là vô thường, khổ 


1887 


và vô ngã. Khi chúng có đến gần bạn đi nữa, bạn cũng đừng lây đó làm điều 
quan trọng, hãy nhìn chúng rôi để chúng tự ra đi. Nếu chúng không đi, cũng 
vẫn tự nhiên, bấy giờ hãy trở về với mục đích của bạn, đó là hơi thở. Bạn hãy 
thở ra vào ba hơi thật dài, mọi hình ảnh sẽ biến mất. Bất kỳ cái gì hiện ra cũng 
mặc, hãy tái lập sự chú tâm. Đừng nắm lấy cái gì và xem đó là của mình. 
Những øì bạn thấy chỉ là những hình ảnh hay những cấu trúc do tâm tạo ra. 
Đó là sự giả tạo, hư ảo, gây nên yêu thích, nắm giữ hay sợ hãi. Đừng đắm 
mình vào khi thấy những cấu trúc giả tạo này. Mọi kinh nghiệm bắt thường 
đều đem đến lợi ích cho kẻ trí, nhưng là mỗi tai hoạ cho người thiếu khôn 
ngoan. Hãy tiếp tục hành thiền cho đến khi nào bạn không còn bị những hình 
ảnh quấy nhiễu nữa. 


Nếu bạn có thể phó mặc cho tâm như thế thì không còn gì khó khăn nữa. Nếu 
tâm muốn vui, bạn chỉ cần ý thức rằng niềm vui này không vững bền. Bạn có 
sợ những hình ảnh xuất hiện trong tâm bạn hay sợ những kinh nghiệm khác 
mà bạn gặp trong lúc hành thiền không? Hãy tự nhiên làm việc với chúng. 
Băng cách này bạn có thể dùng phiền não để huấn luyện tâm mình, và bạn sẽ 
hiểu được bản chất tự nhiên của tâm, thoát khỏi mọi thái cực, rõ ràng và không 
dính mặc. 


Tâm chỉ là một điểm đơn giản, là trung tâm của vũ trụ, và tâm sở chăng khác 
nảo du khách đến ngụ trong một thời gian. Hãy tìm hiểu kỹ những du khách 
nảy. Hãy làm quen với những bức tranh sống động do họ vẽ và những câu 
chuyện hấp dẫn do họ kể, hãy ngoan ngoãn theo họ. Nhưng nhớ đừng rời khỏi 
chỗ ngồi của bạn, bởi vì ngoài chiếc ghế bạn đang sử dụng không còn chiếc 
ghế nào khác quanh đấy nữa. Nếu bạn tiếp tục giữ chỗ ngôi không rời, chào 
mừng từng vị khách mỗi khi họ đến, nghĩa là luôn luôn giữ chánh niệm, 
chuyền tâm đến những người hiểu biết, tỉnh thức, thì những người khách khác 
cuôi cùng sẽ không đến nữa. Nếu bạn thực sự chú ý đến họ thì họ sẽ đến với 
bạn bao nhiêu lần nữa? Chuyện trò với họ, bạn sẽ hiểu rõ từng người một. 
Chắc chắn cuối cùng tâm bạn sẽ an tịnh. 
"Mặt Hỗ Tĩnh Lặng", Ajahn Chah - Tỳ kheo Khánh Hỷ chuyền dịch” 
-—=0O0--- 
Viper - rắn độc ở Phi Châu 


Virbatim — đúng nguyên văn 
Virility — tính hùng dũng, tính kiên cường 
Virtually - thật sự, một cách chính thức 


1888 


Virtuous — có đạo đức tốt 
Virulent - độc hại, làm chết người 
Visakha - Great Female Supporter 


Visakha was the devout and generous daughter of a millionaire. When she 
was only seven years old, the Buddha vIsited her birthplace. Her grandfather, 
hearing of the Buddha's visit, advised Visakha to go out and welcome him. 
Though she was so young, she was reliplous and virtuous. As such, 
Immediately after hearing the Dharma from the Buddha, she attained the first 
sfage of sainthood. 


'When she was fifteen years old, some Brahmins saw VIsakha and thought she 
would be an Ideal wlfe for their master Punnavaddhana, the son of a 
millionaire named Migara. Visakha possessed the five kinds of feminine 
beauty: beautiful harr, a beautiful figure, beautiful bone structure, beautiful 
skin which was smooth and golden 1n colour, and youthfulness. 


Accordinsly, they made arrangements for Visakha to be marrled to 
Punnavaddhana. 


On her wedding day, her wIse father gave her some advice under these ten 
headings: 


1. A wife should not critIcise her husband and parenfs-in-law 1n front of other 
people. Neither should their weaknesses or household quarrels be reported 
elsewhere. 

2. A wife should not listen to the storles or reports of other households. 

3. Things should be lent to those who return them. 

4. Things should not be lent to those who do not return them. 


5. Poor relatives and friends should be helped even 1f they do not repay. 


6. A wife should sit gracefully. Ôn seeing her parenfs-Iin-law or her husband, 
she should respect them by rising from her seat. 


1889 


7. Before taking her food, a wlIfe should first see that her parents-in-law and 
husband are served. She should also make sure that his servants are well cared 
{or. 


8. Before goIng to sleep, a wIfe should see that all doors are closed, furniture 
1S Safe, servants have performed their duties, and that parents-in-law have 
retired. As a rule, a wIfe should rise early 1n the morning and unless she 1s 
sick, she should not sleep during the day. 


9. Her parents-in-law and husband should be treated very carefully, like fire. 


10. Her parents-in-law and husband should be g1ven the respect due to devas. 
From the day Visakha arrived In Savatthi, the city of her husband, she was 
kind and generous to everyone 1n the city and everyone loved her. 

One day, her father-In-law was eating some sweet rIce porrIdge from a øolden 
bowl when a monk entered the house for alms. Although her father-in-law 
saw the monk, he continued to eat as 1ƒ he had not. Visakha politely told the 
monk, "Pass on, Venerable Sir, my father-in-law 1s eating stale food.” 

For a long time Visakha's father-in-law had been unhappy at her because she 
was a devout follower and supporter of the Buddha while he was not. He was 
looking for a chance to break off the marriage between his son and VIsakha, 
but her conduct was faultless. Now he saw hIs chance. 


Misunderstanding Visakha's words, he thought she had brought diserace to 
his family. 


He ordered ViIsakha to be expelled from the house, but she reminded him of 
her father s request to eight clansmen. Her father had told them, “If there be 
any fault in my dauphter, InvesfIgafe It." 


The millionatre agreed to her request and summoned those eight clansmen to 
come and I1nvestigate whether Visakha was guilty of rudeness. When they 
arrived he secretly told them, "Find her guilty of this fault and expel her from 
the house.”" 


Visakha proved her Innocence by explaining, "Sirs, when my father-in-law 
Ipnored the monk and continued to eat his milk-rice porrIdge he was not 
making merit In his present life. He was only enJoying the merits of his past 
actlons. Was this not like eating sfale food?” 

Her father-in-law had to admit that she was not guilty of beIng rude. 


1890 


There were other misunderstandings after this, but Visakha was able to 
explain to her father-in-law's satisfaction. After these 1ncidents, her father-In- 
law began to realise his error and to see the øgreat wIsdom of Visakha. At her 
suøøestion, he Invifed the Buddha to their house to ø1ve teachings. On hearing 
the discourse he became a sotapanmna (first stage of sainthood). 


With wisdom and patlence, she succeeded 1n converting her husband's 
household to a happy Buddhist home. Visakha was also very øenerous and 
helpful to the monks. She buIilt the Pubbarama monasfery for the monks at 
øreat cost. Immense was her Joy when the Buddha spent six rainy seasons 
there. 


In one of the discourses that the Buddha delivered to VIsakha, he spoke of the 
eIpht qualitles in a woman that bring her welfare and happiness 1n this world 
and the next: "Herein, Visakha, a woman does her work well, she manages 
the servants, she respects her husband and she guards his wealth. Herenn, 
Visakha, a woman has confidence (saddha) 1n the Buddha, Dhamma and 
Sangha; virtue (sila); charity (caga); and wisdom (panna). " 


Being a woman who had many talents, Visakha played an Important role In 
Varlous acfIvifles amongst the Buddha and his followers. At times, she was 
øIven the authority by the Buddha to settle disputes that arose amonsst the 
nuns (bhikkhums). Some Vinaya rules of discipline were also laid down for 
the nuns when she was called In to settle their disputes. 


Visakha died at the ripe age of one hundred and twenty. 
Visakha, Vị Đại Thí Chủ của Đức Phật 
(Hòa thượng Piyadassi - Phạm Kim Khánh dịch Việt) 


Ngôi tự viện nằm phía Đông thành Savatthi là do bà Visakha, vị nữ thí chủ 
nhiệt thành của Đức Phật, dâng cúng. 


Bà được Đức Phật ngợi khen là đứng hàng đầu các bà tín nữ. Nhưng hơn nữa, 
câu chuyện sau đây của bà Visakha và những lời dạy bảo của ông cha bà cho 
thấy răng vảo thời bấy giờ người ta đối xử rất nghiêm khắc đối với hàng phụ 
nữ. Mặc dầu thái độ gắt gao đối với nữ giới và mặc dầu cuộc sống của người 


1891 


phụ nữ có rât nhiêu giới hạn, nhờ đức tin dũng mãnh nơi Giáo Huân của Đức 
Phật, bà Visakha đã có khả năng vượt lên trên những giới hạn ây. 


Bà Visakha sanh trưởng tại thành Bhaddiya, trong vương quốc Anga. Cha bà 
là DhananJaya, quan giữ kho của nhà vua và mẹ bà là SumanadevI. Lúc vừa 
lên bảy, bà nhiệt thành lắng nghe những lời giảng giải rõ ràng và trong sáng 
của Đức Bồn Sư và chứng đắc tầng thánh thứ nhất (nhập lưu). Theo tập tục 
thời bấy giờ, vào năm lên mười sáu tuổi bà được gả cho Punnavaddhana, con 
của quan giữ kho tên Migara. 


Sau đây là câu chuyện được ghi nhận. Khi cha mẹ Punna khuyên bảo chàng 
nên chọn một người xứng đáng đề làm bạn trăm năm thì chàng nói, "Chỉ khi 
nào có thê tìm được một cô gái có đủ Năm Vẻ Đẹp', con sẽ làm y như lời cha 
mẹ dạy". Ông bà nói, "Nhưng Năm Vẻ Đẹp ấy là gì, hỡi con yêu dấu?" "Vẻ 
đẹp của tóc, vẻ đẹp của thịt, vẻ đẹp của xương, vẻ đẹp của da và vẻ đẹp của 
thời niên thiếu," Punna nói. 


"Người phụ nữ quý giá phải có tóc như đuôi công, khi tháo xả buông xuông 
thì đụng chí mắt cá rồi cuộn trở lên. Đó là điểm đâu tiên, Vẻ Đẹp Của Tóc." 


"Cặp môi của nàng màu đỏ hông, tươi như bí rợ, đêu đặn xinh xăn và mêm 
dịu. Đó là điêm thứ nhì, Vẻ Đẹp Của Thịt." 


"Điểm thứ ba, Vẻ Đẹp Của Xương, răng của nàng trắng trẻo và khít khao đều 
đặn, sáng chói như một xâu chuỗi ngọc sắp đứng ngay hàng thắng lối, hoặc 
như xa cừ bằng phẳng bóng láng." 


"Da của nàng, không dùng đến gỗ trầm, son, hoặc trang sức nào khác mà bóng 
láng mịn màng như tràng hoa súng và trăng trong như tràng hoa Kanikara. Đó 
là Vẻ Đẹp Của Da, cái đẹp thứ tư." 


"Thứ năm và cuôi cùng, Vẻ Đẹp Của Thời Son Trẻ, là dâu có sanh đẻ mười 
lân, nét xuân xanh của nàng cũng giông như người vừa có một con." 


Tức thì bà mẹ của Punnavaddhana cho thỉnh một trăm lẻ tám vị Bà- la-môn, 
dâng cúng nông hậu và nhờ họ tuôn ra đi khắp nơi tìm một thiếu nữ có "Năm 
Vẻ Đẹp". Trước khi chư vị Bà- la-môn lên đường bà tặng tiền bạc rất hậu và 
trao cho mỗi vị một tràng hoa bằng vàng đắt giá, và nói: "Nếu ông tìm ra một 
thiếu nữ với "Năm Vẻ Đẹp" ấy, xin hãy đeo cho nàng cái tràng hoa bằng vàng 
này." 


1892 


Nghệ Thuật Chọn Một Cô Gái 


Theo lời đặn, các vị Bà- la-môn tủa đi khắp nơi trong các thành phó lớn, nhưng 
tìm không ra một thiếu nữ như được mô tả. Có một vài vị đến Saketa nhằm 
một ngày hội, và dân chúng đang vui vẻ dự lễ. Được biết rằng vào ngày ẫy tất 
cả dân chúng - dầu là những người mà bình thường không bao giờ ra khỏi nhà 
- đều ra ngoài với đàn tỳ nữ, đi dài trên bãi cát dọc theo sông. Và được biết 
rằng vào ngày ấy những thanh niên thuộc giai cấp chiến sĩ, giàu sang và có 
địa vị, đứng dài theo bên đường. Khi thấy một phụ nữ trẻ đẹp và cùng giai cấp 
đi ngang qua thì đến tặng tràng hoa. 


Visakha lúc ấy khoảng mười sáu tuổi, trang sức đẹp đẽ, khoan thai từng bước 
trên bãi cát theo ven sông cùng với rất đông tỳ nữ. Nhưng rồi một cơn mưa 
thình lình kéo đến, và các thị nữ vội vã chạy nhanh vào núp mưa trong một 
gian nhà trống bên đường. Nhưng Visakha thì không, mặc dầu mưa to, vẫn 
giữ dáng đi nghiêm trang bình thường. 


Các vị Bà- la-môn thấy vậy hỏi cô: "Này công nương, những người tủy tùng 
của công nương đã bươn bả chạy vào để đụt mưa để giữ cho y phục và đỗ 
trang sức khỏi bị ướt át; nhưng công nương thì chậm rãi như thường, ắt phải 
mắc mưa." Để trả lời Visakha nói: "Này thưa ông, không nên nói vậy. Tôi 
mạnh khoẻ hơn những cô ấy nữa, nhưng có những lý do chánh đáng để không 
hâp tâp." 


"Có bôn hạng người sẽ mât phâm cách khi chạy rong ngoài đường; và ngoải 
ra còn một lý do khác." 


"Một vì vua áo mão chỉnh tê, cân đai sáng chói mà bỏ chạy quanh quân trong 
triều đình, ắt sẽ mất phẩm cách. Làm như vậy vua chắc chăn sẽ bị phê bình 
bắt lợi, và người ta sẽ chỉ trích. "Tại sao vị vua ấy cũng chạy nhảy giống như 
thường dân?" 


"Cùng thế ấy, thớt ngự tượng nai nịch đầy đủ, đàng bệ oai nghiêm, sẽ mắt 
phâm cách nêu đâm đâu bỏ chạy ngoài đường; nhưng nêu khoan thai dõng 
đạc tiên bước thì ăt là nghiêm chỉnh thích nghi." 


"Một nhà sư cũng mất phẩm cách trong khi chạy. Hấp tấp vội vã, xốc xết y 
bát, mất vẻ khả kính của một tu sĩ, vị ấy sẽ bị dân chúng chỉ trích, "Tại sao vị 
sư ấy chạy rong như người cư sĩ thường?". Nhưng nếu trầm tĩnh và trang 
nghiêm bước từng bước, nhà sư ắt giữ được phẩm cách của mình. 


1893 


"Một phụ nữ cũng mắt phẩm cách trong khi chạy. Bỏ chạy ngoải đường như 
vậy người ta sẽ khiên trách, “Tại sao thiêu phụ ây kém thận trọng, chạy ngoài 
đường như đàn ông đê mât hệt nê nêp đoan trang phong nhã như vậy?" 


"Đó là bốn hạng người mất phẩm cách trong khi chạy." 
"Nhưng, còn một lý do khác là gì?" các vị Bà-la-môn hỏi. 


"Này quý ông, khi sanh con gái, cha mẹ hết lòng dưỡng nuôi chăm sóc, gìn 
giữ cho con nguyên vẹn tay chân và các bộ phận lớn nhỏ trong thân; bởi vì 
phụ nữ chúng tôi là những món hàng để bán, chỉ là hàng hóa để đấu giá, và 
cha mẹ nuôi dưỡng với chủ ý sẽ trao đôi với một gia đình khác trong cuộc hôn 
nhân. Vì lẽ ấy trong khi chạy, nêu chúng tôi vấp phải lai quần hay vật gì khác 
dưới đât và té gấy tay hay gãy chân, chúng tôi sẽ là gánh nặng cho gia đình. 
Còn quần áo mà chúng tôi đang mặc, dầu sao đi nữa nó sẽ khô. Vì có những 
ý nghĩ tương tợ trong tâm, thưa các ông, nên tôi không chạy." 


Các vị Bà- la-môn xem xét và nhận thức rằng thiếu nữ này có đủ "Năm Vẻ 
Đẹp”, hoan hô nàng và trao tặng tất cả những tràng hoa bằng vàng rồi đem tin 
mừng về cho Migara, quan giữ kho. 


Mười Điều Khuyên Dạy 


Lễ thành hôn được cả hai bên, nhà trai và nhà gái, chuẩn bị rất trọng thể. 
Dhananjaya, quan giữ kho, cho con mình nhiều của hồi môn quý giá, trâu bò, 
tôi trai tớ gái và cung cấp tất cả nhu cầu cần thiết cho Visakha, và sau cùng 
khuyên dạy con: "Này con yêu dâu, có những điều làm cho phẩm hạnh được 
đoan trang và lỗi xử thế được tốt đẹp mà con phải thận trọng gìn giữ, ngày 
nào còn sông chung với chồng con: 


1. Ngày nào sông chung trong nhà với cha mẹ chồng, không nên đem lửa trong 
nhà ra ngoài. 

2. Không nên đem lửa ở ngoài vào nhà. 

3. Chỉ cho những người cho. 

4. Không cho những người không cho. 

5. Cho cả hai, những người cho và những người không cho. 

6ó. Ngồi một cách an vui. 

7. Ăn một cách an vui. 

$. Ngủ một cách an vuI. 

9. Trông nom gìn giữ lửa. 


1894 


10. Tôn trọng các vị trời trong nhà. 
Và ý nghĩa thật sự của mười điều khuyên dạy là: 


1. Nếu con nhận thấy cha mẹ chồng hay chồng có chỉ lỗi lầm, không nên đem 
chuyện xâu trong nhà thuật lại cho láng giêng, đâu này hay đâu kia; bởi vì 
không có lửa nào có thê tệ hại như lửa ây. 


2. Nếu có người láng giềng, đàn ông hay đàn bả, nói xấu cha mẹ chồng hay 
chồng, không nên đem những lời phi báng ây về nhà lặp lại và nói răng, 
“Người nọ, người kia nói xâu điều này hay điều khác về ta": bởi vì không có 
lửa nào tệ hại như lửa ấy. 


3. Chỉ nên cho mượn những người mượn rôi trả lại. 
4. Không nên cho mượn, những người mượn trôi giữ luôn không trả lại. 


5. Những thân bằng quyên thuộc nghèo khó cần con giúp đỡ, con phải giúp 
đỡ họ, dâu họ có ở trong vị thê có thê hoặc không thê trả lại được. 


6. "Ngôi một cách an vui” có nghĩa là khi thấy cha chồng, mẹ chồng hay chồng 
đến gần, con phải đứng dậy đề tỏ ra mình tôn trọng chớ không nên ngôi yên. 


7. "Ăn một cách an vui" có nghĩa là con không nên ăn trước khi cha chồng, 
mẹ chồng hay chồng bắt đầu ăn. Phải coi dọn đầy đủ cho cha mẹ chồng và 
chồng rồi chừng đó, và chỉ đến chừng đó, con mới ăn. 


S. "Ngủ một cách an vui" có nghĩa là con không nên đi ngủ trước khi cha 
chông, mẹ chông và chông đi ngủ. Con phải lo làm đủ bôn phận lớn nhỏ của 
người vợ và chừng đó, khi đã làm xong, mới năm xuông ngủ. 


9. "Trông nom gìn giữ lửa" có nghĩa là con phải xem cha chồng, mẹ chồng và 
chồng như lửa. Mỗi khi có việc với cha mẹ chồng và chồng phải hết sức thận 
trọng, như khi làm việc với lửa. 

10. “Tôn trọng các vị trời trong nhà” có nghĩa là con phải coi cha chồng, mẹ 
chồng và chồng như chư thiên và kính trọng như chư thiên trong nhà. 


1895 


Cô Visakha rất giàu lòng quảng đại. Trong ngày cưới của cô rất đồng người 
tới gởi tặng phẩm. Tắt cả những quà cưới ây, cô đem ra phân phối cho nhiều 
gia đình khác nhau trong thành phó. 


Cô Visakha cũng rất hảo tâm và thận trọng ân cần. Được biết rằng ngay lúc 
nửa đêm vào ngày cưới của cô, một trong những con ngựa cái của cô sắp đẻ, 
cô lập tức cùng tỳ nữ đốt đuốc ra sau chuông, nấu nước tắm và xoa bóp dầu, 
hết lòng chăm sóc ngựa. 


Ta cũng được biết rằng cha chồng cô, quan giữ kho Migara, vào lúc ấy là tín 
đồ nhiệt thành của giáo phái Nigantha (Ni-kiên-tử, Jaina). Tuy nhiên, do sự 
nhận thức sáng suốt và bản năng thấy xa hiểu rộng của cô, cô cung thỉnh Đức 
Thế Tôn vệ biệt thự sang trọng của cha chồng. Nhờ cô mà toản thê gia quyền 
đều theo về với Đức Phật và Giáo Huấn của Ngài, và ông cha chồng chứng 
đắc Tu Đà Hườn, tầng thánh thứ nhất. Vì lẽ ấy mà Visakha được tôn vinh là 
"Mẹ của Migara", mặc dầu nàng chỉ là con dâu. 


Bà Visakha nỗi danh là vị nữ thí chủ (dayika) quan trọng nhất của Đức Phật. 
Niềm tin và lòng thỏa thích phục vụ đạo pháp (Buddhasasana) của bà thật vô 
bờ bến. Bà cho xây dựng một ngôi chùa rộng lớn (Pubharama) và dâng đến 
Đức Phật và chư Tăng. 


Vào ngày ngôi chùa đã hoàn tất và lễ khánh thành đang được cử hành, bà 
Visakha cùng các con và các cháu đi nhiễu vòng quanh ngôi tự viện, long 
trọng hát lên năm câu kệ với giọng điệu lảnh lót và thâm trầm khác thường, 
vì lời nguyện sâu kín của bà trong quá khứ xa xưa nay đã hoàn mãn viên thành. 
Khi nghe tiếng hát của bà chư tăng bạch với Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, 
chúng con không bao giờ nghe bả VIisakha ca hát. Vậy mà hôm nay, bà cùng 
với các con và các cháu đi vòng quanh chùa ca hát. Có phải bà mê sảng vì quá 
hoan hỷ không, Bạch Đức Thế Tôn?" Nhân cơ hội này, Đức Phật giải thích: 
"Này chư tỳ khưu, không phải bà đang vui đùa ca hát. Vì một lời nguyện. từ 
xa xưa nay đã viên thành tốt đẹp nên bà đi vòng quanh chùa để bày tỏ niềm 
hoan hỷ," và Ngài thuật lại câu chuyện trong quá khứ đã đưa đến lời nguyện 
của bà. Rồi Đức Phật dạy: 


"Cũng như từ đồng hoa 
người ta nhặt từng cành để làm thành tràng hoa, 


cùng thế ấy được làm người 


1896 


chúng sanh phải thâu nhặt nhiều lần những hành động tốt. " 


Bà Visakha là nữ thí chủ lớn nhất của Đức Phật và Tăng chúng, cũng như ông 
Anathapindika (Câp Cô Độc) là nam thí chủ lớn nhât. 


Trích theo quyền "Phát Giáo, Nhỉn Toàn Diện” do Phạm Kim Khánh dịch 
Nguyên tác: “The Spectrum oƒ Buddhism "của tác giả PiyadassiMahathera) 


-—-0Ö0--- 

Visceral - thuộc nội tạng (Viscera - nội tạng, phủ tạng) 
Vitiated - mất hiệu lực pháp lý 
Vitriolic — cay độc, châm chọc 
Vịz1er — high official in Muslim countfry, in Turkey under Ottoman Empirre. 

During the days of the Ottoman Empire, the Grand V1zIer was the - 
often de facto ruling - prIme minisfer, second only to the Sultan and was the 
leader of the Divan, the Imperial CouncIl. "V1zIer” was also the title of some 
Ottoman provIncial øovernors, use of the title often IndIcating a øreater degree 
of autonomy for the province Involved and the greater prestige of the title 
holder (this was, for example, a maJor 1ssue 1n the Bosnian uprising of 183 1). 
Vociferous — om sòm, to tiếng 
Void — emptiness - “không” - an empty space: He disappeared Info the void. 
Volatile - đễ bay hơi, biến đổi nhanh thành hơi 
Vole - chuột đồng 
Volition — choice; decision made = hành uẫn, ý chí 
Voracious — tham ăn, ăn ngấu nghiến 


Vortex — g1ó xoáy, đường xoăn 


Vortex energy - sự chuyển đổi năng lượng 


1897 





Votary - kẻ sùng đạo 

Votive - tạ ơn 

Vouch - dẫn chứng, xác nhận 
Vouchsafed - được chiếu cố 


Vulgarly — thô tục, thiếu thẩm mỹ 


2.19), (©1691 /6ÃŸ (eài, 1c 90) N., \/ 


H 





1898 


W 


Wacky - dở người, lập dị 

Wand - người cầm quyền trượng 

Wane - tuần trăng khuyết 

Ward — trông nom, bảo trợ 

Warped - bị biến dạng, bị bẻ cong 

Watershed - đường phân nước nơi các suối, một bên chảy vào sông 
'Weal - hạnh phúc, sung sướng 


Wealthy Supporters of Buddha 


Among the many prominent supporters, the following are oufstanding: 
1. King Bimbisara 


King Bimbisara was the friend of King Suddhodana and whose kingdom the 
Bodhisattva Prince (Siddhattha) went on alms-round. 


He was a religIous king and a very staunch supporter of Buddhism. When he 
heard the Buddha preached the Dhamma he became a Sotapanna. He told the 
Buddha that his five wishes which he had cherished life-long until then had 
been fulfilled. 


With great Joy and devotion he donated his royal park together with the 
famous Veluvana monasftery also known as the Bamboo Grove. The Buddha 


spent five Rain-Retreats (Vassana) In this monasfery. 


King Bimbisara spent his last days In a royal prison because of the misled 
rebellious and unfilial son Prince AJatasaftu. 


1899 


After his death he was reborn In the Heaven of the Four Guardian Gods 
(CatumaharajJika Devaloka) as he had a host of friends waiting for him there. 


Tân-bà-sa-la 


Bimbisara, còn gọi theo âm Hán-Việt là Tần-bà-sa-la hay Bình-sa vương (558 
TCN - 491 TCN) là vua của vương quốc Magadha từ năm 543 TCN tới khi 
qua đời và là một thành viên của vương tộc Haryanka. Ông lên ngôi năm 15 
tuổi và gặp Phật Thích-ca Mâu-ni lần đầu tiên khi 25 tuổi. Tần-bà-sa-la là đệ 
tử đầu tiên của Phật Thích-ca trong hàng vua chúa, ông đã cúng dường cho 
Phật và Tăng đoàn ngôi tịnh xá Trúc Lâm gần thành Rajagkha, thủ đô xứ 
Magadha. 


2. Anathapindika 


Anathapindika, the feeder of the helpless, was a millionaire in Savatthi and 
Sudatta was hIs family name. 


He met the Buddha when visiting his brother-in-law who was stayIng In 
RaJagaha. With unfold Joy he learned that the Buddha was living In a nearby 
park. 


In his intense desire to meet the Buddha, he woke up very early and proceeded 
towards His residence passing through a cemetery. So øreat was his faith 1n 
the Buddha that a light emanated from him. 


Guided by this and also by an unseen beiIng, he reached Sitavana where the 
Buddha was strolling up and down anficipating hIs vISI. 


Summoned by the Buddha who used his family name, he went up to Him, 
paid his respects and sat down to one side. He then heard the Buddha”s 
preaching and became a Sotapanna. 


Returning home to Savatthi he bought a park belonging to Prince Jeta by 
covering the whole area with gold coIins and bullt the famous Jetavana 
Monastery. 


In this monastery the Buddha spent 19 Rain-Retreats where He expounded 
many sermons, much to the delight of the numerous monks, devotees and 
deitles who aftained varIous stages of saInthood In the Ariyan Truth. 


1900 


Punna Lakkhana was his wife and he had three virtuous daughters named 
Maha Subhadda, Cula Subhadda and Sumana. The eldest was a Sotapanna 
whilst the youngest was a SakadagamI. 


His only son Kala was not a devout Buddhist at first but through the skilful 
guidance of hIs father he later attained Sotapanna. 


AnathapIndika passed away after hearing a discourse from the Venerable 
Sariputta, the FIrst Chief Male Disciple of the Buddha. 


After death he was reborn In Tusita Heaven but came back every night to vISIt 
the Buddha, extolling the virtues of the Venerable Sariputta and also 
expressing his pleasure on seeing the Buddha and His disciples residing at h1s 
mONaS(€FTV. 


There at the Buddha preached to Anathapindika the Mirror of Dhamma which 
sfates that Ariya DiscIples have: 


1. Unshakable Confidence and knowledge of the 9 Virtues of the Buddha 
2. Unshakable Confidence and knowledge of the 6 virtues of the Dhamma 
3. Unshakable Confidence and knowledge of the 9 virtues of the Sangha 
4. Ariya DiscIples are endowed with untainted moral precepts 

5. Noble Morality/Concentration (Ariya S1la/Samadh), which 1s: 


1) Íree from craving 

11) praIsed by the wIse 

111) Íree from misconception 

1V) having developed concentration 
V) praised by the Ariyas 


Cấp Cô Độc 


Khi đề cập đến ba chữ "Đại Đệ Tử", người ta thường nghĩ ngay tới những đại 
Thánh Tăng đã đắc quả cao nhất, và lỗi lạc nhất trong các hàng Thinh Văn đệ 
tử Phật. Nhưng ít ai để ý tìm hiểu rằng: Trong số những Đại đệ tử ấy, đã có 
hai vị cư sĩ, một nam một nữ, rất nổi tiếng, tên là Tu Đà Cấp Cô Độc 
(SudattAnathapindika), và Nguyệt Trang Đài (Visakha) - Tức là đức hạnh của 
người Đại Tín nữ này có thê ví như một tòa lâu đài, chứa đầy ánh sáng dịu 
hiền, chăng khác nào ánh sáng tươi mát vô tận của một đêm trăng rằm không 
mây! 


1901 


Tu Đà Cấp Cô Độc là một vị đại Thiện nam đã có công xây dựng ngôi tu viện 
đầu tiên Tổ đình lớn nhất của Phật giáo, ở Trung Ấn Độ, thời đức Phật còn tại 
thế. Ông là một tắm gương cực sáng trong hạnh "BỎ THÍ ĐỀ THANH TỊNH 
và THANH TỊNH ĐỀ BÓ THÍ" mà đắng Giải Thoát hằng khen ngợi! Một 
hiền nhân như vậy quả rất xứng đáng cho hậu thế ngưỡng mộ, và ghi tên ông 
vào sử sách! Quả lành cao thượng nhất của cuộc đời ông, chính là mãn kiếp 
chót ông đã được siêu thoát! 





Toàn thê Phật tử chúng ta ngày hôm nay, khi tưởng nhớ đến Thánh Tu Đà Cấp 
Cô Độc, nêu không phải đê noi gương đại hạnh giải thoát, thì chăng còn một 
mục đích nào quí báu hơn! 


3. Visakha (Another Story...) 


The Lady Visakha was not only distinguished but also a very touching person, 
filed with tender care. She was the daughter of a millionatre father 
DhananJaya and Sumana was her mother. Her beloved grandfather was also a 
millionaire named Mendaka. 


When the Buddha visited her birthplace in Savatthi she was only 7 years old: 


At her young age she was spiritually very advanced and attained Sotapanna 
(the first stage Noble Sainthood) on hearing only for the first time the Buddha 
preached Dhamma. 


She lived a very happy home life and enJoyed the many luxurIous amenItIes 
in her wealthy family who was very pIous and dedicated to the Triple Gem 
(the Buddha, the Dhamma and the Sangha.) 


Though endowed with all the angelic charms and great feminine beauty, 
Visakha had masculine strength, talented worldly wisdom and øgifted 1nsight. 


She was married to a non-Buddhist, named Punnavaddhana, the son of a 
millionarre called Migara. On her wedding day, a very large dowry and other 


precIous Jewellery were ø1ven to her. 


On entering her husbandˆs home city she wore a very special and exquIsite 
cloak (Maha porurha): 


1902 


This rare and very expensive cloak was not only bedecked with special 
sparkling øems but also very heavy, so that only a very strong lady of 
masculine strength can wear It as an ordinary aftire. 


On the eve of her wedding she was duly advised by her father on and about 
the domestic life she had to face 1n her father-in-law”s house. 


Through her tact and Integrity, she eventually converted her husband”s 
household Into a very happy Buddhist home. 


Her callous father-Iin-law was the first to aftain Sotapanna, making him 
reverse whatever bias and antagonism he had against Buddhism. He embraced 
Buddhism and thereafter Visakha was left free to continue her Buddhist 
acftivifies as she liked. 


Prompted by the Buddha she built the Pubbarama (monastery) in a place, easf 
of Savatthi and donated this to the Buddha who spent 6 Rains Retreats 
(Vassana) there. 


Throughout her life she remained a devout and dedicated female supporter of 
the Buddha and His discIples. 


As a renowned lady, close to the Buddha, she was the centre of Buddhist 
acftivifiles and was even deputed by the Buddha to solve disputes which arose 
among the Bhikkhunis (nuns). Some rules were promulgated for the Sangha 
at her sugøestion. 


She was an Iimmaculate and distinguished lady persomifIed by her flawless 
conduct, noble manners, pleasant speech, caring for and reverential to elders 
and compasslonate towards the less fortunate ones. 


With her Impeccable and kind hospitality, she captured the hearts of all who 
knew her. Such a lady was Visakha who left behind fond memorles 1n the 
hearts of many people 1n her time and the future generation. 


Nữ Phật tử Visaka 


Cũng tại Savathi, Đức Phật còn có thêm một tinh xá thứ ba nữa, do nữ thí chủ 
VIsakha xây. Tình xá gọi là Pubbarama. Đức Phật và Tăng chúng đã trải qua 
sáu mùa kiệt hạ tại Tĩnh xá này của bà Visakha. Bà là con gái nhà triệu phú 


190 


DhananJaya, mẹ là Sumana Devi và ông nội của bà cũng là một nhà triệu phú 
tên là Mendaka. 


Ngay từ năm bà lên 7 tuổi, bà được may mắn gặp Đức Phật, khi Đức Phật đến 
Bhaddiya, nơi sinh quán của Bà, tại vương quốc Anga. Do có trí thông minh 
và đạo đức bâm sinh, sau khi nghe Phật giảng pháp, mặc dù tuổi còn nhỏ, bà 
cũng chứng Sơ quả (Sotapamna). 


Bà có một người chồng giàu có, Punnavadhana, con trai nhà triệu phú Migara. 
Bồ chồng vốn là một tín đồ thuần thành của Nigantha Nataputta, vị giáo chủ 
của đạo Jain. Bà đã khéo léo xin được phép mời Đức Phật đến nhà chồng thụ 
trai và sau đó, thuyết pháp cho cả gia đình nghe. Bố chồng cũng nghe nhưng 
ngôi sau một bức màn. Vào cuối bài thuyết pháp của Đức Phật, bố chồng giác 
ngộ, chứng ngay Sơ quả. Cả gia đình chồng trở thành một gia đình Phật tử 
hạnh phúc và thuần thành. 


Bà yêu cầu Đức Phật đồng ý cho bà được làm tám việc đối với Tăng chúng 
như sau: 


Tặng áo cà sa cho Tăng chúng vào mùa kiết hạ, từ nay cho đến ngày bà qua 
đời. 
Cúng dường cho tất cả Tỳ kheo đến Savathi. 
Cúng dường cho tất cả Tỳ kheo ra khỏi Savathi. 
Cúng dường thức ăn cho Tỳ kheo ốm. 
Cúng dường thức ăn cho những ai săn sóc người ôm. 
Cúng dường thuốc men cho Tý kheo ốm. 
Cúng dường cháo cho Tỳ kheo. 

Cúng dường áo tắm cho Tỳ kheo ni. 
Đức Phật vui vẻ nhận lời, Đức Phật nhiều lần thuyết pháp cho bà Visakha. 
Trong một bài thuyết pháp, Đức Phật có nói tới tám giới cho Phật tử tại gia 
nên theo trong những ngày Bố Tát (Uposatha). Hiện nay, tám giới nảy vẫn 
được Phật tử theo, trong các ngày Bồ Tát ở các nước có đạo Phật. 


Bà Visakha là nữ thí chủ lớn nhất của Đức Phật và Tăng chúng, cũng như ông 
Anathapindika (Câp Cô Độc) là nam thí chủ lớn nhât. 


4. King Ajatasattu 


1904 


The father-killing Prince was the son of King Bimbisara, a righteous and noble 
King who donated his pleasure ørove, the Veluvana, to the Buddha and His 
discIples. 


King AJatasattu killed his father through the wrongful association with and 
advice of Devadatta, the arch-enemy of the Buddha. 


After the regrettable epIisode, King AJatasattu became a very devoted and 
pIous Buddhist. 


This caused the Buddha to remark that 1f he had not killed his father, he would 
surely be enlightened In the Ariyan-hood: 

Therefore his committing patricide had completely blocked the noble entry 
Iinto the Ariyan Stream, ever to helplessly suffer accordingly In the ocean of 
endless becoming. 


Intrinsically King AJafasattu was a pIous and dedicated devotee. 


When duly informed ofthe Sangha”s Intention he Immediately organized and 
set up the facility for the FIrst Buddhist Council, of which he became the royal 
patron, to be held at the Satapanmi Guha (Cave) 1n RaJagaha. 


Vua Ajatasattu (or Ajatashatru) 


Ajatashatru (A Xà Thế, skt. ajatasatru, pali. ajatasattu) là vua nước Magadha 
— một vương quốc cô ở phía bắc tiểu lục địa Ân Độ. Ông đã trị vì Magadha 
trong 8 năm cuối cùng tại thế của Phật Thích-ca Mâu-ni và 22 năm kế tiếp 
(khoảng 491 - 461 trước Công nguyên). Ông là người giết hại vua cha 
Bimbisara (Tần-bà-sa-la) và cùng Đề-bà-đạt-đa (skt., pali. devadatta) định ám 
hại Đức Phật, nhưng không thành. Cuối cùng ông giác ngộ theo Phật và phụng 
sự Phật pháp. Dưới thời Ajatashatru, Magadha trở thành vương quốc cường 
thịnh nhất ở miền Bắc Ân Độ. 


5. King Kalasoka 
In the 10th year of King Kalasoka's relgn and 100 years after the demise of 
the Buddha the second Buddhist councIl was held at Vesali. The highlight of 


this councll was the Ten Unlawful Points clatmed by many shameless 
Bhikkhus of the VaJji clan to be not unlawful. 


1905 


Upon hearing this, the Venerable Yasa approached the Venerable Revata who 
pronounced all of them as unlawful. When questioned, the most senior 
Arahant Venerable Sabbakami who was over one hundred years old, also 
pronounced them as beIng unlawful. 


After this the Venerable Revata chose seven hundred distinguished Arahants 
to hold a Council to pur1ify and protect the Dhamma. 


Thus the second Buddhist Council, in which King Kalasoka was the royal 
patron, lasted for seven months. It was held in 23§ Maha Era (B.C. 443). 


Vua Kalasoka 


Lần kết tập thứ hai tô chức tại thành Tỳ Xá Ly (Vasali, Vaishali), 100 năm 
sau khi Phật nhập diệt, có 700 vị tỳ kheo của hai thành phố Tỳ Xá Ly và Bạt 
Kỳ (Vai) tham dự, có sự bảo trợ của vua Kalasoka, hội nghị kéo dài tám 
tháng, trong kỳ này có sự chia rẽ trong các tỳ kheo, một số tách riêng thành 
lập Đại chúng bộ (Mahasanghika), chủ trương chỉnh sửa giới luật cho phù hợp 
với hoàn cảnh thực tế đã có nhiều biến đổi, số còn lại chủ trương giữ nguyên 
giới luật, họ thành lập Thượng tọa bộ (Theravada). 


6. Emperor Asoka (304-232 BCE) 


Among the royal supporters of Buddhism Emperor Asoka was (and still 1s) 
the most outstanding, a rare distinction without a comparison. 


He was not born a Buddhist and was only converted to and convinced by a 
mere serene, dipnified-looking twelve year old novice Nigrodha who 
preached the Buddha words: 


“Heecdfulness 1s the path to Deathless. 
Heedlessness 1s the path to death. 
The heedful do not die, 

the heedless are like unto dead.” 


While seated, he spoke from the Emperorˆs throne. 


Although little was spoken the Iimpact was tremendously great because 1t 
changed the great Emperor”s life and national and International destiny. 


1906 


After his embracing of Buddhism there were many changes In h1s HIÍe: 

From Canda-Asoka which means Asoka the WIcked, his name Inevitably 
became Dhamma-Asoka - Asoka the Righteous, Devanam-priya - Dear to the 
Gods, PIyadassi - Pleasant to Behold, and so on. 


Besides the erecting of thousands of rock edIcts to Immortalize and propagate 
Buddha”s teachings, the great emperor also set up many thousands of health 
and educational 1nstitutions for public use. 


Although a Buddhist, he gave the same facilities to others say1ng: 


“All sects (relipglons) deserve reverence for some reason or another. By thus 
acting, a man exalts his own sect and at the same time does service to the secfs 
of other people.” 


An exemplary behaviour of a great and mighty person, not found today. He 
had everyoneˆs welfare 1n his heart and was a father to all. In brief he was an 
ideal Emperor who ruled perfectly In accordance with the Buddhist teachings. 


The third Buddhist Council was held at Asokarama (now Patna) 1n the year 
374 Maha Era 236 years after the demise of the Buddha. It lasted for 9 months 
and 1000 Arahants participated. 


The Venerable Moggaliputta Tissa was the presiding Thera. The Venerable 
Majjhantika and Mahadeva recited the Vinaya and the Dhamma respectively. 
Emperor Asoka was the royal Patron 1n this august assembly. 


As stated brlelly, these seven magmiicent people made distinctive 
contribution and In theIr own way were the Ideal supporters dedicated to 
Buddha and Buddhism. This made what Buddhism 1s today, simply practical 
and pristinely pure. Nothing more can be asked for! 


A-dục vương 


Vào khoảng năm 260 TCN Ashoka tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nhà 
nước Kalinga (ngày nay là Odisha). Ông đã chinh phục Kalinga, điều mà các 
tiên đề của ông từ thời Chandragupta Maurya chưa bao giờ làm được. Ông 
xây dựng trung tâm cơ quan quyên lực của đề chế Maurya ở Magadha (nay là 
Bihar). Ông trở nên đề cao Phật giáo sau khi chứng kiến nhiều chết chóc trong 
chiến tranh Kalinga, mà bản thân ông đã thực hiện do khát vọng mở rộng đề 


1907 


quốc của mình. "“Ashoka suy ngẫm về trận chiến ở Kalinga, cuộc chiến mà 
người ta ngâm răng đã làm hơn 100.000 người chết và 150.000 người khác bị 
trục xuât."Ashoka đã quy y Tam bảo vào khoảng 263 TCN. Sau đó ông đã 
hoãng dương giáo pháp nhà Phật ra kháp châu A, và thiệt lập các di tích đánh 
dâu nhiêu địa danh quan trọng trong cuộc đời truyên pháp của Phật tô Thích- 
ca Mâu-nI. 

---00OOoo--- 
Welter - người to lớn, vật to lớn 
'Wheedle — vòi vinh, phỉnh nịnh 
When In Rome, do as the Romans do = nhập gia tùy tục, nhập sông tùy khúc 
Whiff — cá bơn 
'Whim — ý chợt nảy ra 
Whimsical - bất thường, kỳ quái 
Whisk — vút nhanh, cử động mau lẹ 
Whizz - tiếng đạn rít trên không 
Wholesome deeds - điều thiện (wholesome = Lành; unwholesome = độc) 
Whoredom - nghề mãi dâm 
Wicked people - kẻ ác 
Wield — cầm, sử dụng (vũ khí, dụng cụ) 
Wipgle - lắc lư, ngọ nguậy 
Wilt - khô héo 
Wimp - người yếu đuối, nhút nhát 


'Wisdom — Realization of the Insubstanftiality or emptiness of everything that 
appears to us, internal or external (inner quality, knowledge=hiêu 


1908 


biết, thông thái, tài giỏi) 


'Wisdom in Buddhism can refer to two types ofinsight: conventional wisdom 
and ultimate wIsdom: 

Conventional wisdom relates to understanding the conventIional world, or the 
world as we know 1t. Traditionally 1t refers to understanding the way In which 
karma functions; to understand which actions bring us happiness and which 
bring us suffering. Conventlonal wIisdom covers all understanding of the 
world as 1t functions, Including sclence, with the exception of ultimate 
wIsdom. 

Ultimate wisdom (jhana In Sanskrit) refers to a direct realisation which 1s non- 
dualistic, and contradictfs the way In which we ordinarily perceive the world. 
The experIence of ultimate truth, selflessness or emptiness 1s beyond dualIty. 


Ý nghĩa của Tuệ (Definition of Wisdom) 
Ý nghĩa của tuệ trong đời thường 


Chúng ta cũng vẫn dùng chữ “Tuệ” trong đời thường đề chỉ một mức độ nào 
đó vượt hơn từ “hiểu biết”, ví dụ người trí tuệ, sự thông tuệ. Chữ wisđøơm hay 
insighf cũng được dùng trong khối tiếng Anh với ý nghĩa cao hơn chữ 
Knowledge. Kiến thức thì cao hơn Thông tin, và Dữ liệu. Xếp thứ tự từ mức 
độ thấp lên cao: 


Dữ liệu (Data) >3 Thông tin (Information) 3 Kiến thức (Knowledge) 
> Tuệ (Wisdom). 






Kiến thức (Knowledge} 


Thông tin (Infarrnatian) 
Dữ liệu (Data} 


Hỗn tạp (noise} 


1909 


Từ những dữ liệu (chưa có phân loại và định hướng), ta thu thập được thông 
tin (dữ liệu có phân loại và định hướng). Thông tin phát triển thành kiến thức, 
chú ý kiến thức luôn có yếu tố niềm tin (belief) đi kèm, tức yếu tố chủ quan. 
Kiến thức phát triển sâu rộng, phù hợp với chân lý khoa học, tạo thành tuệ 
(wisdom). Mặc dù Tuệ, wisdom của cõi con người có tên gọi giống như Tuệ 
trong Đạo Phật nhưng mục đích của hai loại tuệ hoàn toàn khác nhau. Tuệ, 
wisdom của thế gian nhằm phục vụ thế gian, phục vụ các thế giới và hiện sinh 
hữu hạn, còn Tuệ trong Đạo Phật nhằm mục đích đạt giải thoát tối thượng, 
nghĩa là vượt ra khỏi các thế giới (planes of existence). 


Ý nghĩa của Tuệ trong Đạo Phật 


Tuệ và Trí trong giáo pháp nguyên thủy là phương tiện dùng để đạt tới giải 
thoát. Chính vì thế mà ta cũng thường nghe rằng Đạo Phật là Đạo của Trí Tuệ. 
Kinh điễn còn lưu lại luôn nói đến sự tu tập các tuệ để thực hiện giác ngộ. Đạo 
Phật nguyên thủy là đạo của trí tuệ tự thân, sự giác ngộ trong Đạo Phật không 
dựa vào những năng lực thần bí đến từ bên ngoài. Mỗi con người đều có khả 
năng tu tập, rèn luyện tâm trí phàm phu của mình trở thành trí tuệ giải thoát. 
Hay nói cách khác, Trí Tuệ của các vị Thánh cũng bắt đầu từ trí óc phàm phu. 
Tất cả chỉ khác nhau ở mức độ phát triên. 


Tuệ, Wisdom, panna, prajna là những danh từ đồng nghĩa 


Vậy “Tuệ” trong giáo pháp nguyên thủy cũng chính là “Bát Nhã” (Trí Bát 
Nhã) trong kinh văn của Phật Giáo phát triên. Tuy nhiên qua sự phát triển, từ 
Hán-Việt “Bát Nhã” luôn mang lại cảm giác cao siêu, linh thiêng, thần bí, khó 
hiểu và đã làm bối rối nhiều người không ít. Ví dụ một đoạn giảng về bát nhã 
như sau: 


%Bát-nhã vô trỉ vô sở bất trì, nghĩa là Bát-nhã không biết mà không chỗ 
nào chẳng biết. Không biết tức Bát-nhã đối với cảnh không khởi vọng thức 
phân biệt. Không chỗ nào chẳng biết vì Bát-nhã là trí tuệ hằng sáng hằng 
giác dụ như gương sáng, tắt cả cảnh vật hoặc người qua lại đều hiện rõ 
ràng không thiếu sót. Biết mà không khởi vọng thức phân biệt là cái biết 
của Tâm... ” 


Khi praJna paramitta được dịch âm là Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì khái niệm 
tuệ giải thoát được thuyêt giảng như là một phạm trù không thê nói ra được 


1910 


(cõi vô ngôn), không thê suy nghĩ giải bày được (bất khả tư nghì) v.v... ví dụ, 
một đoạn kinh văn của Phật giáo phát triên như sau: 


“Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề thưa: "Bạch đức Thế Tôn! Bát nhã ba la mật 
rất sâu nây vì đại sự mà phát khởi, vì bắt khả tư nghì sự, vì bất khả xưng 
sự, vì bất khả lượng sự, vô đẳng đẳng sự mà phát khởi”. 


Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: “Đúng như vậy. Bát nhã ba la mật rất sâu nầy 
vì bât khả tư nghì sự đên vì vô đăng đăng sự mà phát khởi,...” 


Đọc xong thực tình chỉ biết gãi đầu! Người tu luôn mắt tự tin, thấy mình yếu 
đuối khi tiếp xúc với khái niệm quá thần bí như vậy. Khi đọc các luận giải về 
Bát Nhã, ta thấy quá nhiều những giải thích mang tính bất lực trước nội dung 
của chữ Bát Nhã, mà sự thực thì Bát Nhã chỉ là praJna, tức pamna, tức tuệ, tức 
wisdom. Sự thực bát nhã không thể hiểu được, không thể nói được hay đó chỉ 
là cái friek của người giảng đối với người nghe! Sự thực như thế nào? Thời 
Đức Phật còn tại thế, có phải thực sự Ngài và các bậc Thánh tăng đã hoàn toàn 
không có khả năng, diễn đạt về cái gọi là “Bát Nhã” hay không? Nếu Bát nhã 
tức Tuệ, một yêu tố chính để giác ngộ, mà không thể trình bày được thì làm 
sao giáo pháp có thể được truyền lại cho nhân loại! Hãy chú ý đến sự vô lý 
này khi chúng ta đọc một số kinh điển được cho là “kinh Phật”! 


Tu tập Tuệ là phương pháp đặc thù riêng của Đạo Phật 


Một tâm phàm phu nếu được trau dôi tu tập đúng cách sẽ phát triển tuệ. Hay 
nói cách khác các tuệ phi thường đều có nguồn ốc từ tâm trí bình thường. 
Tuệ không mang tính thần bí. Các tôn giáo, nhất là các tôn giáo thuộc văn 
minh Ấn Độ, thường thực hiện giải thoát tâm linh qua các tuệ phát sinh từ các 
loại thiền. Có nhiều loại thiền, ví dụ có loại dùng sự tập trung gọi là thiền định 
(Samadhi), có loại dùng sự quán tưởng trên những đối tượng hoặc những biểu 
tượng (meditation on visualization), có loại dùng sự khích động các năng 
lượng bí mật của cơ thể (Kundalini), có loại dùng năng lực của lòng tin 
(Bhakti) hoặc sự sùng bái (worship) v.v... Riêng đạo Phật, ngoài hai giai đoạn 
chuẩn bị là G7ới và Định, sự tu tập đề giải thoát đặt cơ sở trên sự phát triển 
các Tuệ, tức sự hiểu biết thâm sâu trực tiếp. Đây là điều rất đặc biệt. Đạo Phật 
là đạo của trí tuệ của chính người tu, không phải là lòng tin hay sự sùng bái 
trong tín ngưỡng. Giáo pháp nguyên Thủy của Đức Phật không có mối liên 
quan với những năng lực thân bí bên ngoài! 


1911 


Các loại thiền đều giúp trí óc (mind) vượt qua khả năng bình thường của nó 
đề đạt tới những tuệ nhất định. Ví dụ, các đạo sĩ Ân Độ giáo thường nói đến 
sự hòa nhập với vũ trụ to lớn chung quanh (một là tất cả) và cũng thấy cả vũ 
trụ to lớn chung quanh là chính mình (tất cả là một). Đó là một loại tuệ gọi là 
“Tâm bất nhị”, vốn có từ lâu trong các loại thiền định của Ấn Độ giáo. Bên 
cạnh đó bằng các kỹ thuật tu luyện phát triển từ thiền định, các đạo sĩ cũng 
tạo ra những tuệ đặc biệt phi thường gọi là thần thông tuệ, như nghe thật xa, 
nhìn thật xa, xúc chạm thật xa, hiểu tâm ý người khác, biết được các kiếp trước 
của mình, v.v.. .tất cả các tuệ do thiền định đó góp phần vào việc giải thoát từ 
cõi người đến các cõi thiên cao hơn, tốt đẹp hơn (theo quan điểm Ân độ giáo). 
Từ trí óc bình thường đến những trạng thái thăng hoa của thiền định, rõ ràng 
con người đã vượt một đoạn đường dài trong tiến hóa tâm linh. Đa số các tôn 
giáo, giáo phái Bà La Môn thời đó cũng như thời nay, đều hài lòng với các 
tuệ thế gian và các thần thông do các loại thiền định. Trước thời Đức Phật, 
không ai biết sự giải thoát trong các cõi trời tốt đẹp đó cũng chỉ là hữu hạn, 
không phải là tuyệt đối, nghĩa là cũng vô thường, có sinh, có tử, có thọ mạng. 
Theo cách nhìn của Đạo Phật, các tuệ giải thoát này vẫn là các tuệ thuộc thế 
gian (mundane), nghĩa là không đủ để giải thoát ra ngoài ba cõi giới (triloka). 
Khi sa môn Gautama đắc chứng các tầng thiền định (samapatti) với các tuệ 
của Định và với các thần thông, ngài phát hiện ra rằng sự giải thoát đến các 
thiên đàng như thế cũng chưa thực sự là một giải thoát tuyệt đối. Nhờ sự hoài 
nghi can đảm đó, sa môn Gautama từ bỏ các vị thày để tiếp, tục tu tập. Cuối 
cùng, bằng thiền quán (Vipassana), Ngài thành công và đạt đến Niết Bàn, một 
giải thoát tuyệt đối vượt khỏi các tầng trời trong ba cõi (Dục giới, Sắc giới và 
Vô sắc giới). Sự phát hiện ra các tuệ xuất thế gian tức tuệ của bốn đạo và bốn 
quả (Nhập lưu, Nhất lai, Bất lai và A La Hán) đã thay đổi được cả nền văn 
minh và thân phận loài người. Bằng trí tuệ đặc biệt phi thường, Đức Phật đã 
chứng thực được con người có khả năng chấm dứt luân hồi sinh tử, thoát ra 
khỏi những trạng thái hiện hữu vốn luôn có giới hạn và luôn có khổ đau. 
Phương cách thiền để tạo ra tuệ giác (thiền tuệ, Vipassana) của Ngài đã trở 
thành một pháp duy nhất trên cõi người, có thê giúp con người đạt đến một 
giải thoát cao hơn các thiên đàng, vượt qua hắn cái giải thoát của các vị Bà La 
Môn đương thời. Ngay từ đây, chúng ta phải cân thận với từ “Giác ngộ” hoặc 
“Giải thoát”. Có rất nhiều kiểu giác ngộ khác nhau và cũng có rất nhiều kiểu 
giải thoát khác nhau. Phải căn cứ vào nội dung của giác ngộ hay giải thoát 
mới biết nó có thuộc về Đạo Phật hay không thuộc về Đạo Phật. Ví dụ pháp 
môn nào giúp con người vượt ra khỏi thế gian, vượt qua các tầng trời thì nó 
chính là Đạo Phật. Còn ngược lại, pháp môn nào ôm giữ và ca ngợi cái tươi 
đẹp đây ảo tưởng của thế gian, thì đó không phải là Đạo Phật. Đạo Phật giúp 
con người đi ra khỏi cuộc đời và ra khỏi cả những tôn tại trên các cõi trời. Đây 


1912 


là ý nghĩa thực của Đạo Phật. Sự giải thoát của Đạo Phật hoàn toàn đi ngược 
lại bản năng con người và vì thế, chỉ dành riêng cho những cá thể đã trưởng 
thành qua tiến hóa cũng như đã hiểu được giáo pháp vĩ đại này. Không thể có 
một loại “Đạo Phật đi vào cuộc đời”. Nếu có những giáo phái chủ trương 
thỏng tay vào chợ, đi vào cuộc đời, cải tạo thế giới.v.v.. thì đó không phải là 
Đạo Phật. Chính cái cứu cánh của Đạo Phật mới xác định đó là Đạo Phật hay 
không phải là Đạo Phật. Niết Bàn (nibbana) là một cứu cánh có nội dung riêng 
của Đạo Phật nguyên thủy. Những tuệ cần có để đạt tới Niết Bàn là những tuệ 
riêng chỉ có trong sự tu tập trong giáo pháp lúc còn nguyên thủy. 


Nên nhắc lại rằng chỉ có chánh pháp của Đức Phật Gautama mới liệt kê và mô 
tả những Tuệ xuất thế gian trong quá trình tu chứng, tức những tuệ đặc biệt 
phi thường giúp vượt qua cả tam giới, chấm dứt luân hồi sinh tử giúp người 
tu an trú trong trạng thái Niết Bàn. Trong thực tế sinh hoạt tôn giáo, rất khó 
phân biệt tôn giáo nào thực hiện loại giải thoát nào, và có thực sự đúng như 
nó tuyên bố như vậy không! Hiên nay có rất nhiều giáo phái tự cho rằng có 
thể giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, nhưng thực tế những giáo phái đó hoàn 
toàn chỉ tu tập thiền định, không thể nêu lên các tuệ và không thể trình bày 
phương pháp tu tập tuệ khi thực hiện giải thoát! Một giáo phái hoặc pháp môn 
không nêu lên được nguyên lý của sự tu tập, không mô tả được những tuệ giải 
thoát, chi tiết đến từng sát-na tâm, thì khó có thê so sánh với phương pháp tu 
tập cũng như cứu cánh giải thoát của Đạo Phật dạy bởi Đức Phật Gautama... 
TUỆ & GIÁC NGỘ 
BS. Phạm Doãn 
-—=0O0--- 
Wisdom — Aspiring to Supreme Spiritual Wisdom 


“In aspriring to supreme spiritual wIsdom, the mind oupht to be 1nsensible to 
every sensuous 1nfluence, and be Iindependent of everything perfaining to 
form, sound, odor, taste, touch, or discrimination. There ought to be cultivated 
a condition of complete Iindependence of mind; because, 1ƒ the mind 1s 
depending upon any external thing, 1t 1s cherishing a delusion; 1n reality, there 
1s nothing external to the mind. Even the whole realm of sentlent life 1s 
ephemeral and 1llusory. Therefore, in the exercIse of this Paramita, the mind 
Of an enlightened disciple ought to be unperturbed by any form ofphenomena. 
The Lord of Buddha addressed Subhuti (One of the Buddha”s ten maJor 
đisciples), saying: “If an enlightened disciple In the exercIse of this Paramita 
was patlent In the face of external difficulties and steadily studied and 
observed this Scripture; and another disciple, realizing that withim the 
meaning and purport of 1t, there could be no abstract indIividual exIstence — no 


1913 


suffering, no one to suffer, no one to attain supreme spiritual enliphtenment — 
and yet patlently accepts 1t and continues to perfect himself In 1ts virtue, this 
discIiple wIll have a cumulative merIt greater than the former. And why? 
Because, he 1s unaffected by any consideratlon of merit or reward.” ' 
(Diamond Sutra) 


The Three Wisdoms 


As we bring all the levels of the teachings together like this, we must also 
combine the paths of study and practice. As If 1s said: 


Learning does not guarantee saintliness, 
Nor does saiIntliness guarantee learning. 


This means that we must begin by studying, so that we know the 
characterIstlcs of the path we Intend to practice, we are prepared for any 
potential pitfalls, and we have some clear and thorough understanding of all 
that 1t entails. This comes from studying texts and receIving teachings and 
explanations from our teachers and Dharma friends, so that we develop the 
wisdom born oƒ study. Then we can use this 1nsight or Intelligence to reflect 
on what we have learnt. It was Tsongkhapa who pointed out: 


Examining thoroughly, by day and by might, 

'With fourfold reasoning, the remaining of what I have heard, 
May [ banish every doubt with the keen discernmenf 

That 1s born of such contemplation. 


What we Investigate and think deeply about what we have heard, after a while 
we begin to understand the main poInfs of the teachings for ourselves and gaIn 
confidence 1n theIr truth and validity. This confidence 1s based on our own 
process of reflection and on what we have understood for ourselves. Ít 1s quIte 
different from a theoretical knowledge of, and unquestioning reliance upon, 
what 1s said In the texts and teachinøs. It 1s the point when we begin fo say to 
ourselves, “Ah, this 1s realy true. This 1s actually how 1t 1s.” This 1s known as 
wisdơm born oƒ reflection. 


lIf we have nothing but the wisdom born of study, we may have some 
understanding, but this understanding wIll not be stable. For example, 1Ÿ we 
hear something we haven't heard before, we will get confused. Yet once the 
wIsdom of study has developed Into the wIisdom born of reflection, we wIll 


1914 


have more confidence and certainty because of having thought things through 
deeply for ourselves. Then even when we hear something we have not heard 
before, we wIll be In a positlon to reflect on 1t and compare 1t with our own 
understanding. We won't be thrown straipht away 1nto a state of confusion 
and begin to doubt all that we heard before. If we have really thought about 
the main points of the teachingøs and come to some understanding about them, 
then we wIll be able to reflect on anything else we hear In the light of that 
understanding. We wIll be able to put whatever we hear to the test and Judge 
for ourselves whether 1t 1s valid or mistaken. We will have the confidence to 
do this. This 1s what we call the wisdoơm born oƒ reflection. 


Then, as we meditate more and more on these topics of reflection, which we 
have understood to be true, our understanding of them grows 1n clarIty, until 
eventually 1t develops Into an unshakable confidence and certainty. This 1s the 
wisdom born oƒ meditation. 


This shows the importance of combining study, reflection, and meditation. 
First we must study the texts, this 1s vital. Then we need to think deeply about 
what we have studied. Finally, we must Integrate our understanding 1nfo our 
experIence through practice, so that 1t really touches us and has a profound 
effect. Thịs 1s the tradition as 1t was practiced In the past In TIbet. 

(His Holiness The Dalai Lama 1n Mind In Comfort And Ease) 


---0oÖ0o--- 
Wispy - mỏng manh, lưa thưa 
Withered - bị héo, tàn uá (Wither - làm cho khô, làm héo) 
Without form — vô tướng, vô sắc 
Witty — hóm hỉnh, dí dỏm 
Wobble - lắc lư, lung lay 
--=0OOOo--- 
Women Disciples of the Buddha 


by Barbara O"Brien 
Remarkable Women and Their Stories 


1915 


Aslan culture, as many cultures are, 1s strongly patriarchal. Institutional 
Buddhism In most of ÄAs1a remains male-dominated to this day. Yet time has 
not silenced the voices of the women who became disciples of the Buddha. 
Early scrIptures contain many sforIes of women who left theIr homes to follow 
the Buddha. Many of these women, the scriptures say, realized enliphtenment 
and went on to become prominent teachers. Among them were both queens 
and slaves, but as followers of the Buddha they were equals, and sIsters. 


We can only imagine what obstacles these women encountered 1n that far- 
away time. Here are some of theIr storIes. 


The Story of oŸ Buddhist Nun Bhadda Kundalakesa 


Bhadda Kundalakesa's spIritual Journey began when her husband tried to kiIlI 
her, and she killed him 1nstead. In her later years she became a formidable 
debater, freely traveling around India and challenging others 1n verbal combat. 
Then the Buddhas disciple Ananda showed her a new path. 


The Story of Dhammadinna, the Wise Buddhist Nun 


Some of the early sutras of BuddhIsm are about enlightened women who teach 
men. In Dhammadinnas story, the man was the enligh(ened woman's ex- 


husband. After this encounter, the Buddha praised Dhammadinna as "a 
woman of discerning wIisdom.” 


Khema, the Queen Who Became a Buddhist Nun 


Queen Khema was a great beauty who overcame vamity to become a nun and 
one of the chief women disciIples of the Buddha. In the Khema Sutfa of the 
Pali Sutta-pitaka (Samyutta Nikaya 44), this enlightened nun gives a dharma 
lesson to a king. 


Kisagofami and the Mustard Seed Parable 


When her young son died, Kisagotami became crazed with grIef. In this 
famous parable, the Buddha sent her on a quest for a mustard seed from a 
home 1n which no one had died. The quest helped Kisagotami realize the 
inevifability of death and accept the death of her only child. In time she was 
ordained and became enlightened. 


1916 


Maha Pajapati and the Eirst Nuns 


Maha PaJapatI GotamI was a sIster of the Buddhas mother who raIsed young 
Prince Siddhartha after his mother died. According to a famous story 1n the 
Pali Vinaya, when she asked to Join the sangha and become a nun, the Buddha 
Inmitially refused her request. He relented and ordained his aunt and the women 
accompanying her at the urging of Ananda. 


The Story of Patacara, One of the Eirst Buddhist Nuns 


Patacara lost her children, her husband and her parents In a single day. She 
overcame unimaginable grief to realize enlightenment and become a leading 
discIple. Some of her poems are preserved 1n a section of the Sutta-pitaka 
called the Therigatha, or Verses of the Elder Nuns, in the Khuddaka Nikaya. 


The Story of Punnika and the Brahmin 


Punnika was a slave In the household of Anathapindika, a wealthy lay 
benefactor of the Buddha. One day while fetching water she heard a sermon 
of the Buddha, and her spiritual awakening began. In a famous story recorded 
1n the Pali Sutta-pitaka, she InspIred a Brahmnn to seek out the Buddha and 
become his student. In time she became a nun herself and realized 
enlightenment. 


More About Women Disciples of the Buddha 


There are several other women named 1n the early sufras. And there were 
countless women followers of the Buddha whose names have been lost. They 
deserve to be remembered and honored for theIr courage and theIr persIstence 
1n following the Buddha's path. (by Barbara O'Brien) 


Thập Ni Đại đệ tứ và những nữ tín chủ được đức Phật ngợi khen 
Song song với Thập Đại đệ tử Tăng, bên Ni giới cũng có Thập Đại Đệ Tử Ni, 
đây là những vị Thánh Ni kiệt xuât, lỗi lạc. Mười vị Thánh Ni này xuât thân 
từ nhiêu giai câp khác nhau trong xã hội và có hoàn cảnh cá nhân đặc biệt. 


Mỗi vị tiếp cận giáo pháp của Đắng Từ Phụ, nỗ lực tu tập và sau đó đều chứng 
đặc quả vị A La Hán. 


Mười vị Thánh Ni: 


1917 


1. Nữ tôn giả Mahapajapati, trước kia là hoàng hậu của vua Suddhodana 
(Tịnh Phạn) (phụ thân của đức Phật) cai trị nước Kapilavatthu (Ca-t-la-vệ). 
Nữ tôn giả là vị Tỳ kheo Ni đâu tiên và là vị lãnh đạo Ni đoàn. 


2. Nữ Tôn giả Khema, trước kia là ái phi của vua Bình Sa cai trị nước 
Magadha (Ma-kiệt-đả). Nữ tôn giả là vị có Trí Tuệ đệ nhât trong Ni đoàn, 
cũng như tôn giả SarIputta (Xá Lợi Phât) bên chư Tăng. 


3. Nữ tôn giả Uppalavanna, xuất thân từ gia đình thương mại, khi chưa xuất 
gia, sắc đẹp của cô nồi tiếng khắp kinh thành thời bấy giờ. 


Sau khi vào Ni đoàn, nữ tôn giả tu tập phát triển thần thông lực và được đức 
Thê Tôn tán thán là vị Ni có Thân Thông đệ nhât, cũng như tôn giả 
Mogsanlanna (Mục Kiên Liên) bên chư Tăng. 


4. Nữ tôn giả Dhammadinna, trước đây là một người phụ nữ ngoan hiền, 
đảm đang thuộc giai cấp thượng lưu. Sau khi xuất gia, nữ tôn giả nỗ lực tu tập 
và được đức Thế Tôn khen ngợi là vị Ni Thuyết Pháp đệ nhất trong Ni chúng. 


5. Nữ tôn giả Patacara, khi chưa xuất gia là một quả phụ đau khổ, tuyệt vọng. 
Sau khi xuât gia nữ tôn giả chứng quả A la hán và vị NI Bảo Hộ Nữ Nhân đệ 
nhât trong Ni chúng. 


6. Nữ tôn giả Kisagotami là người trước đây đến xin đức Thế Tôn cho con 
trai bà một liêu thuôc đê sông trở lại (Dhp 278; 114). Sau khi xuât gia, nữ tôn 
giả được Đức Phật tán thán là vị Ni có thăng hạnh Khô Hạnh đệ nhât trong Ni 
đoàn. 


7. Nữ tôn giá Bimba, trước đây là thứ phi của Thái tử Sidhartha, sau khi xuất 
gia được đức Thê Tôn công nhận là vị NI An Trú Tâm đệ nhật. 


8. Nữ tôn giả Bhadda Kudalakesa một phụ nữ trẻ, sôi nôi, sau khi xuất gia 
trở thành vị Ni Lãnh Hội Y Pháp đệ nhât trong Ni chúng. 


9. Nữ tôn giả Soma, khi chưa xuất gia là một ngưòi mẹ đảm, thất vọng, chán 
chường. Sau khi gia nhập Ni đoàn, nữ tôn giả đã tu tập tinh tấn, đoạn trừ tất 
cả lậu hoặc trong tâm (Ap.II, 3:6, 234-36) và được ca ngợi là vị Ni có thắng 
hạnh Tinh Tần đệ nhất trong Ni đoàn (Dhp. 112, Thig 102-6; SN. 5:2). 


1918 


10. Nữ tôn giả Nanda, một công chúa xinh đẹp, tinh tấn tu tập diệt trừ tính 
ích kỷ và tính tự yêu mình, quá chú ý, chăm sóc đến vẻ đẹp của mình; sau này 
đắc quả A la hán và được Đức Phật tán dương là vị Ni Thiền Định đệ nhất 
(Thig. 82-86). 

Bên cạnh chư Thánh Ni, còn có nhiều nữ tín chủ được đức Phật ngợi khen, đó 
là: 


1. Nữ tín chủ Visakha, người được cung kính tột bực; bà thuộc dòng dõi quý 
phái, tinh tân học Phật, có lòng từ ái và tận tâm với Tam Bảo. 


2. Hoàng Hậu Mallika (Mạt-ly), một người nữ rất thông minh và can đảm. 
Hoàng hậu đã cứu giúp rất nhiều người. 


3. Hoàng hậu Samavati, người có lòng bao dung, bi mẫn vô biên đã chuyên 
hoá vị vua tàn bạo trở thành một người điềm tĩnh trang nghiêm, biết tìm cầu 
chân lý. Cuộc đời của bà là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa huyền bí - làm thế 
nảo sống bình an trong hoàn cảnh lúc nào cũng trắc trở, khó khăn. Bà là một 
tâm gương kỳ diệu cho mọi người thấy rằng việc thực tập tâm từ vô lượng đã 
thay đổi, chuyên hoá bà và mọi người xung quanh như thế nào. 


4. Một cô bé nô tỳ thông minh, hoạt bát được Phật pháp chuyền hoá và trở 
thành một vị thầy tâm linh xuất chúng, trí truệ. Sự tiếp cận giáo pháp của cô 
cho chúng ta thêm một kinh nghiệm - làm thế nào để giáo pháp uyên chuyên 
trong nhiêu phương thức nhiệm mâu đề chuyền hoá mọi người trong mỗi bước 
đi của cuộc đời. 


5. Ambapali, một kỹ nữ nổi tiếng, sau khi nhận chân bản chất vô thường 
trên thân thê trẻ đẹp, sự hư huyền của danh vọng và tải sản, đã xuât g1a và sau 
đó chứng quả A-la-hán. 
(Viết bởi Tỳ kheo Ni Dhammananda - Giáng Kiết Tường dịch) 
-—-0Oo--- 
Wondrous - kỳ lạ 
Wont — thói quen làm việc gì 


Wrath — niệm 


Wrathful deIty - vị thần phân nộ 


1919 


Wretch - người bất hạnh, người khốn khô 
Wriggle - sự quẳn quại, uốn éo, luồn lách 
Wringing - ướt sũng (quần áo) 

Wry — nhăn nhó biểu hiện sự thất vọng 


Wu-weli (Chinese) — no-action by learning and following the mysferIous, 
consfantly changing pattern of the cosmo... 
- "on-Interference 
- Thuyết vô vi của đạo Lão 


Tao Te Chỉng (7ao: fhe “Way”; Te: “virfue” or “power”, which 1s the 
acftivated power of Tao 1n mamIfest creation) - The Classic of the Way and 1ts 
poWer 1s the heart of TaoIsm. Tradition has 1t that these teachings were wrItten 
1n the sIixth century BCE by Lao-tsu, a royal archIvist. DIsillusioned with courtf 
life, he set off for the western mountains mounted on an ox. At the Chinese 
frontier a guard asked him for his teachings — the result of this request was the 
Tao Te Ching, a brief text of Just over 5000 Chinese characters. Ít 1s written 
in mystical and allusive language, addresses the Importance of taking no 
action contrary to nature (ww-wei); makes reference to methods and attitudes 
for preserving one”s life; and ø1ve examples ofthe Way ofthe sage ruler. Also 
known as the Laø-fsu, the tex 1s now thoupht to be the work of several people 
and to date from the fourth century BCE; 1t 1s likely that Lao-tsu 1s a 
mythologIcal figure... 


TaoIsts Identlfy the orIpins of the cosmos as the Tao, a nameless, formless 
power and pattern which effortlessly and spontaneously bring all things 1nto 
being. After fruition, 1t revertfs tO 1fs orIgins where the cycle begin agaIn. The 
Tao Te Ching advises qul1escence, and wu-wel. It also exalts the humble and 
lowly with compelling Image of water that always moves to the lowest place, 
and yet can wear away stones! (Understanding TAOISM — Jennifer Oldstone 
Moore) 
-=-0Ö0--- 


Quan điểm Vô Vi của Lão Tử và Vô Vi của Đạo Phật 
(Thích Pháp Như) 


DẦN NHẬP 
1920 


Hơn hai ngàn năm trước, trong khi châu Âu còn nằm trong bóng tối của sự 
man rợ, Hy Lạp đang mở rộng ảnh hưởng chính trị và văn hóa của mình thì 
Trung Hoa đã là một xã hội tổ chức tương đối có kỷ cương với nếp sinh hoạt 
văn hóa cao nhất từ trước tới nay. Đó là nhận định được nhiều học giả phương 
Tây cùng chia sẻ. 


Thời Xuân Thu của Trung Hoa kéo dài từ năm 722 tới năm 48] trước công 
nguyên. Trong tình trạng triỀn miên tao loạn của Trung Hoa, xuất hiện nhiều 
triết gia với nhiều lý thuyết khác nhau, được gọi là Bách gia chư tử. Vượt lên 
trên các triết gia ấy, Lão Tử - cùng Không Tử - là hai nhân vật nỗi bật nhất. 
Với cuỗôn Đạo Đức Kinh, Lão Tử là người đầu tiên tại Trung Hoa đưa ra một 
quan niệm về vũ trụ. Những lời trong cuốn sách nhỏ ấy của ông thắm sâu vào 
dân tộc Trung Hoa, làm cốt lõi của văn hóa Trung Hoa, vừa tạo thú sống cho 
tao nhân quân tử vừa như một tôn giáo cho giới bình dân ngưỡng vọng. 


Nền minh triết của Đạo Đức Kinh cũng được khai triển bởi các danh g1a tự 
xem là môn đệ của Lão Tử, về sau trở thành một nền học thuật rồi dần dà biến 
thành một tôn giáo thần bí. Tại phương Tây, từ khoảng một trăm năm nay, 
Lão Tử ngày cảng có mặt trong phạm vi nghiên cứu của nhiều học giả thuộc 
bộ môn triết ở các đại học, cho tới các trí thức muốn tìm cho mình một lối suy 
tư và sông thanh thoát giữa lòng xã hội bị cơ khí hóa và mê thích tiêu thụ. 
Hơn bao giờ hết xã hội càng văn minh thì con người càng đánh mất chính 
mình. Sự tranh giành về quyền lợi, vật chất đã làm cho con người ngày cảng 
mất dần những giá trị đạo đức. Quan niệm vô vi của Lão Tử đã trở nên quan 
trọng cũng như quan niệm vô vi của Phật giáo đã góp phần làm cho xã hội 
tốt đẹp hơn. Vì thế mà người viết đã chọn đề tài “So sánh tư tưởng vô vi của 
Lão Tử với tư tưởng vô vi của đạo Phật”. 


Về phương pháp nghiên Cứu người viết dùng phương pháp phân tích những 
sự kiện hay thông tin có sẵn mà phân tích chúng để có được một sự đánh giá 
tài liệu một cách có phê phán. Bên cạnh đó có sử dụng một số phương pháp 
khác dựa trên mục tiêu nghiên cứu hay hoàn cảnh nghiên cứu đề làm sáng tỏ 
đề tài mong răng sẽ đóng góp một phân nào làm rõ đề tài này. 


NỘI DUNG 


1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẺ, CHÍNH TRỊ VÀ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC 
THỜI XUÂN THU 


1921 


Thời Xuân Thu (khoảng 770 — 475 tr.CN). Đây là thời kỳ chuyển biến từ chế 
độ chiêm hữu nô lệ sang chê độ phong kiên, còn gọi là thời Đông Chu, do Chu 
Bình Vương dời đô về phía Đông (Lạc Dương, Hà Nam ngày nay). 


1.1. Đặc điểm kinh tế 


Đồ sắt phát triển khá phô biến, kỹ thuật canh tác phát triển. Nền sản xuất nông 
nghiệp và tiêu thủ công nghiệp phát triển mạnh mẽ. Sự phân công lao động và 
chuyên môn hoá sản xuất ngày càng cao. Sự phát triển của lực lượng sản xuất, 
của kinh tế đã có tác động mạnh đến hình thức sở hữu ruộng đất, kết câu và 
địa vị kinh tế của các giai tầng trong xã hội. 


1.2. Đặc điểm chính trị 


Thời Xuân Thu, mệnh lệnh của Thiên tử nhà Chu không còn được tuân thủ, 
trật tự lễ nghĩa, kỷ cương xã hội bị đảo lộn, đạo đức suy đồi. Sự tranh giành 
địa vị xã hội của các thế lực cát cứ đã đây xã hội Trung Hoa cô đại vào tình 
trạng chiến tranh khốc liệt liên miên. Đây chính là điều kiện lịch sử đòi hỏi 
giải thể chế độ thị tộc nhà Chu, hình thành xã hội phong kiến; đòi hỏi giải thê 
nhà nước của chế độ gia trưởng, xây dựng nhà nước phong kiến nhằm giải 
phóng lực lượng sản xuất, mở đường cho xã hội phát triển. Sự biến chuyển 
sôi động đó của thời đại đã đặt ra và làm xuất hiện những tụ điểm, những trung 
tâm các “kẻ sĩ” luôn tranh luận về trật tự xã hội cũ và đề ra những hình mẫu 
của một xã hội tương lai. Lịch sử gọi thời kỳ này là thời kỳ “Bách gia chư tử” 
(trăm nhà trăm thầy), “Bách gia mình tranh” (trăm nhà đua tiếng). Chính trong 
quá trình ấy đã sản sinh các tư tưởng lớn và hình thành nên các trường phái 
triết học khá hoàn chỉnh. 


1.3. Đặc điểm tư tưởng triết học 


Thứ nhất là nên triết học nhân mạnh tinh thần nhân văn. Trong tư tưởng triết 
học Trung Hoa cô đại, tư tưởng liên quan đến con người như triết học nhân 
sinh, triết học đạo đức, triết học chính trị, triết học lịch sử phát triển, còn triết 
học tự nhiên có phần mờ nhạt. 


Thứ hai là chính trị đạo đức, các triết gia Trung Hoa đều tập trung vảo lĩnh 
vực luân lý đạo đức, xem việc thực hành đạo đức như là hoạt động thực tiễn 
căn bản nhất của một đời người, đặt lên vị trí thứ nhất của sinh hoạt xã hội. 

Thứ ba là nhẫn mạnh sự hài hoà, thống nhất giữa tự nhiên và xã hội. Các nhà 
triết học nhân mạnh sự hài hoà, thống nhất giữa các mặt đối lập, coi trọng tính 


1922 


đông nhât của các môi liên hệ tương hỗ của các khái niệm, coi việc điêu hoả 
các mâu thuân là mục tiêu cuôi cùng đê giải quyêt các vân đê. 


Thứ tư là tư duy trực giác. Đặc điểm nổi bật của phương thức tư duy triết học 
cổ, trung đại Trung Hoa là nhận thức trực giác, tức là có trong sự cảm nhận 
hay thể nghiệm. Cảm nhận tức là đặt mình giữa đối tượng, tiễn hành giao tiếp 
lý trí, ta và vật ăn khớp, khơi dậy linh cảm, quán xuyên nhiều chiều trong chốc 
lát, từ đó mà nắm bản thể trừu tượng. 


Phương thức tư duy trực giác đặc biệt coi trọng tác dụng của cái tâm, coi tâm 
là gốc rễ của nhận thức, “lây tâm để bao quát vật”. 

Chính vì những đặc điểm về kinh tế chính trị và tư tưởng triết học nên đã ảnh 
hưởng đến tư tưởng vô vi của Lão Tử. 


2.TIỂU SỬ VÀ CUỘC ĐỜI CỦA LÃO TỬ 
2.1. Tiểu sử 


Lão Tử là một nhân vật chính trong Triết học Trung Quốc, sự tồn tại của ông 
trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi. Theo sử ký của Tư Mã Thiên, 
Lão Tử họ Lý tên Nhĩ, hiệu là Bá Dương, thụy là Đạm. Có người nói đó là 
Thái sử Đạm, Lão Lai Tử. Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông sống ở thế kỷ 
thứ 6 TCN. Nhiều học giả hiện đại cho răng ông sông ở thế kỷ thứ 4 TCN, Có 
người còn đưa thời điểm cụ thể về cuộc đời của Lão Tử, cho rằng ông chảo 
đời rồi tạ thế trong khoảng 580-500 trước công nguyên, cuối thời Xuân Thu. 
Ông sinh ra ở huyện Khổ nước Sở, hiện nay là Lộc. Ấp thuộc tỉnh Hà Nam. 
Lão Tử được coi là người viết Đạo Đức Kinh - cuốn sách Đạo giáo có ảnh 
hưởng lớn, và ông được công nhận là Khai tô của Đạo giáo (Đạo tổ). 


2.2. Cuộc đời 


Lão Tử đã trở thành một anh hùng văn hoá quan trọng đối với các thế hệ người 
Trung Quốc tiếp sau. Một số truyền thuyết nói rằng khi sinh ra tóc ông đã bạc 
trăng, vì ông đã nằm trong bụng mẹ tám năm hay tám mươi năm, điều này 
giải thích cho cái tên của ông, có thể được dịch thành "bậc thầy già cả" và 
"đứa trẻ giả". 


Theo truyện thông, và một tiêu sử gôm cả trong cuôn sử của Tư Mã Thiên, 
Lão Tử sông cùng thời với Không Tử và sinh trước hay sau vải chục năm. 


1923 


Nếu đúng thế tức là khoảng thời gian thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, cùng 
thời với các triết gia Hy Lạp tiền Socrates như Heraclitus và Pythagoras. Lão 
Tử là người làm chân giữ sách trong thư viện triều đình nhà Chu. Không Tử 
đã có ý định hay đã tình cờ gặp ông ở Chu, gần nơi hiện nay là Lạc Dương, 
nơi Không Tử định đọc các cuốn sách trong thư viện. Theo những câu chuyện 
đó, trong nhiều tháng sau đó, Không Tử và Lão Tử đã tranh luận về lễ nghi và 
phép tắc, vốn là những nền tảng của Không giáo. Lão Tử phản đối mạnh mẽ 
những nghi thức mà ông cho là rỗng tuếch. 


Truyền thuyết Đạo giáo kề rằng những cuộc tranh luận đó có ích cho Không 
Tử nhiêu hơn so với những gì có trong thư viện. 


Sau này, Lão Tử nhận thấy rằng chính sự của vương quốc đang tan rã và quyết 
định ra đi. Ông đi về phía Tây trên lưng một con trâu nước qua nước Tần và 
từ đó biến mất vào sa mạc rộng lớn. Truyền thuyết kế rằng có một người gác 
cửa tên Doãn Hỷ ở cửa phía tây của ải Hàm Cốc thuyết phục Lão Tử viết lại 
những hiểu biết của mình trước khi đi vào sa mạc. Cho tới lúc ấy, Lão Tử mới 
chỉ nói ra các triết thuyết của ông mà thôi, và giống như trường hợp của Jesus, 
Phật, và Không Tử (những cuôn văn tuyên của họ hầu như được hoàn thành 
bởi các đệ tử). Theo yêu cầu của người lính đó, Lão Tử đã viết để lại cuỗn 
"Đạo Đức Kinh". Nhiều cuốn ghi chép và bức tranh về Lão Tử còn lại đến 
ngày nay, thường thể hiện ông là một người già hói đầu với một chòm râu 
trăng hay đen và rất dài; ông thường cưỡi trên lưng một con trâu nước. 


Khi ông đã khuất bên kia cửa ải, người đời không còn biết tung tích ông. Khảo 
chứng của người đời sau cho rằng bài viết về Lão Tử trong Sử ký hắn do hậu 
thế thêm vào, còn lời cảm khái của Không Tử là do một đạo gia nào đó bịa ra 
để tôn vinh sư tổ của mình. Như thế, hình ảnh ông thầy già cưỡi trên lưng một 
con trâu nước đi ra quan ải và con rồng bay liệng trên không cũng chỉ ở trong 
cõi huyền thoại. Chúng tạo thêm vẻ thần bí mông lung, như hàng trăm câu 
chuyện khác về hành trạng và hoàn cảnh sáng tác của văn thi sĩ Trung Hoa 
thời cô. Nhưng dù gì đi nữa, ngụ ngôn ấy cũng làm nỗi bật thêm giá trị tư 
tưởng, cuộc sông lãng đãng và phong thái phiêu hốt của tác giả và làm hình 
ảnh của Lão Tử cảng thêm huyền thoại. 


3. LÃO TỬ VỚI ĐẠO ĐỨC KINH 


Đạo đức kinh là cuốn sách chỉ khoảng 5000 chữ, gồm hai phần. Thượng là 
Đạo Kinh gôm 37 chương, bàn vê Đạo lớn của vũ trụ. Hạ là Đức Kinh gôm 
44 chương bàn vê Đức. Lão Tử đã việt theo hình thức câu dài ngăn khác nhau, 


1924 


giàu âm điệu và đọc lên nghe như thơ tự do thời nay. Súc tích. Không chấm 
câu. Không lý luận. Không chứng minh dải dòng. Thể được dùng là cỗ văn, 
một loại văn ngắn gọn, dễ thuộc lòng nhưng không dễ hiểu. Vì thế, nó CÓ VẺ 
như chỉ gợi ý và bắt người đọc phải ngâm nghĩ, tưởng tượng, lắng nghe tiếng 
dội lại từ lòng mình. Và người đọc có rất nhiều cơ hội tiếp nôi quá trình sáng 
tạo, tư duy, cho tác phẩm sinh động, thâm sâu, được triển khai thêm theo mỗi 
lân đọc. 


Ngoại trừ hai vấn đề chính là Đạo và Đức, sách còn trình bày kiến thức sơ 
lược về binh pháp, thiên văn, dưỡng sinh... Có người dựa vảo nội dung, cắt 
nghĩa răng mục đích của Lão Tử là truyền thông điệp trị quốc, một loại triết 
lý chính trị. Có người lại nhắn mạnh tới phẩm chất tâm linh đạo học của nó. 
Các bản lưu truyền từ hơn hai ngàn năm nay có khác nhau đôi chút về một số 
chữ hoặc cách chấm câu. Năm 1973, tại Trường Sa, ngành khảo cô học tìm 
thấy một bản bạch thư dưới một mộ cổ đời Hán, trong đó phần Đức Kinh được 
đem lên trước phần Đạo Kinh. Bản khai quật này có giá trị tham khảo rất lớn 
vì hơi khác các bản hiện hành. Cho tới nay, Đạo Đức Kinh có tới cả trăm bản 
dịch ra các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, v.v. Riêng trong, tiếng 
Việt có các bản dịch của Nguyễn Duy Cần, Nghiêm Toản, Nguyễn Hiến Lê, 
Nguyễn Tôn Nhan... 


4. SO SÁNH TƯ TƯỞNG VÔ VI CỦA LÃO TỬ VỚI TƯ TƯỞNG VÔ 
VI CỦA PHẬT GIÁO 


4.1. Tư tưởng vô vỉ của Lão Tử 


Khái niệm vô vi trong Đạo Đức kinh thường được hiểu lầm là không nên làm 
gì cả, nhưng thật ra Lão Tử khuyên răng làm mà như không làm, và không 
làm những điều không nên làm. Ông cũng viết rằng nước tuy mềm mại uyên 
chuyên nhưng có thê chảy đến bắt cứ nơi nào, và với một khối lượng lớn thì 
có thê làm lở cả đất đá. Như vậy vô vi có thê ví von với cách hành xử của 
nước. Quan niệm vô vi của ông được đề cập với nhiều lĩnh vực mà ta sẽ bắt 
gặp trong Đạo Đức kinh. 


4.1.1. Tư tưởng vô vi đối với vấn đề quốc trị 


Tương tự như Không Tử, Lão Tử sinh trưởng trong giai đoạn chiến tranh triền 
miên cho nên rất ưu tư về vấn đề quốc trị. Ông thấy là “dân đói vì người trên 
lây thuế nhiều cho nên dân đói, dân khó trị vì người trên theo hữu vi cho nên 
dân khó trị,”.. “thiên hạ nhiều kiêng ky thì dân càng nghèo; dân nhiều lợi khí 


1925 


thì quốc gia thêm mờ tối, người càng nhiều xảo thuật thì vật kỳ lạ càng xuất 
hiện, pháp luật càng sáng tỏ thì trộm cướp càng nhiều.” Và vì nhận xét như 
vậy cho nên Lão Tử chủ trương rằng người lãnh đạo quốc gia phải áp dụng 
sách lược vô vi đề trở về (phản phục) với đạo hay cái gốc tự nhiên ban đầu thì 
mới có thê an bang tế thế. 


“Phản phục (trở về) là cái động của đạo. “Động mà không động, không động 
mà động”, yêu mêm là cái dụng của đạo. Ông cho rằng với đường lối vô vi: 
lo cho dân no âm, mạnh khỏe và dạy cho dân sông tự nhiên hợp với môi trường 
chung quanh, không suy nghĩ hay thèm thuồng mỹ vật. Một khi dân được ấm 
no, không bệnh tật và không ham chuộng của quý vật lạ cũng như không có 
nhu cầu khoe tài hay ganh đua để được lãnh tụ yêu mến thì dân đã thấm nhuần 
tinh thần vô vi (không làm); và khi đã theo vô vi rồi thì dẫu có kẻ tài trí, tham 
lam xách động nhân dân nỗi loạn thì họ cũng không làm (vô vi). Như vậy, nếu 
muốn lòng dân không loạn thì người lãnh tụ của quốc gia phải biết lo cho dân, 
không đặc ra sưu cao thế nặng, không bóc lột. 


Lãnh tụ quốc gia phải biết thương dân, không thê chỉ đặt ra luật lệ và đợi dân 
làm sai rồi hành hạ, giam cầm, xử trảm. Lãnh tụ quốc gia có nhiệm vụ chỉ bảo 
nhân dân hướng thiện theo đạo chứ không thể đem cái chết ra hăm dọa nhân 
dân. Tương tự như con thú khi bị dồn vào chân tường thì cắn lại, nhân dân khi 
bị bóc lột, khô sở hết mức thì hết sợ chết; mà khi nhân dân hết sợ chết thì sự 
dọa nạt của lãnh tụ trở nên vô dụng. Kẻ nào dùng bạo lực để trị quốc thì “hiếm 
khi không bị thương ở tay”. Thương dân thì phải lo cho dân no ấm, tránh sưu 
thuế cao và không ép buộc dân phục dịch. Nếu kẻ ở trên sống xa xỉ, thâu sưu 
thuế cao mà còn bắt dân phục dịch thì nhân dân chỉ có thể chịu đựng đến một 
mức độ nào đó rồi trở nên loạn bởi vì họ không còn sợ chết nữa. “Thánh nhân 
VI phúc, bất vi mục” (Thánh nhân vì cái bụng mà không vì con mắt). Lãnh tụ 
quốc gia không nên đam mê cái bề ngoài xa xỉ mà ngược lại phải biết thương 
dân, lo cho dân no bụng và tránh những hành động ép dân vào cái thế khinh 
tử. 


Bậc thánh nhân chủ trương trị quốc theo phương pháp vô vi nhằm giảm thiêu 
phép tắc vốn được đặt ra đề áp bức và trừng phạt nhân dân. Lãnh tụ quốc gia 
theo đạo sẽ hướng dẫn nhân dân noi theo gương của mình, dùng cái thanh 
liêm của mình để dạy dỗ dân bỏ đi lòng tham dục cũng như các hành động 
xấu. Dần dần nhân dân trở thành thuần hậu và sống theo tự nhiên, chất phác 
mà không bị phép tắc chính trị gò bó. Luật lệ hà khắc được đặt ra (hữu vi) 
nhằm khiến người ta sợ nhưng hiếm khi tiêu diệt hết được các tệ nạn xã hội; 


1926 


trong khi đó đường lối vô vi không dựa trên phép tắc rườm rà lại có thể cảm 
hóa nhân dân để họ theo con đường thiện hợp với cái đạo của tạo hóa. 

Lão Tử không chủ trương dùng pháp luật để trị quốc mà cỗ võ cho sách lược 
đạo trị (vô vi) để vạn vật phát triển tự nhiên (không bày ra phép tắc, xảo thuật 
để gò ép nhân dân). Theo ông, nêu muốn hướng thiện thì đừng trừng phạt kẻ 
xấu mà nên dùng tư cách thánh nhân để cảm hóa kẻ xấu. 


Chính sách quốc trị cao nhất là đạo trị, rồi mới đến đức trị (nhân trị), và rồi 
đến pháp chế; chính sách xảo trị (dùng xảo thuật để cầm quyên) là phương 
pháp thấp nhất vì lãnh tụ không còn được nhân dân tin tưởng nữa mới dùng 
đến xảo thuật. Lãnh tụ không tin dân cho nên mới bày kế để gò ép dân; dân 
không tin lãnh tụ cho nên phải đóng kịch sợ sệt hay cung kính để lừa gạt lãnh 
tụ. Hai bên đều dùng bề ngoài xảo trá để làm bình phong che giấu sự bắt tín. 


Quốc gia lý tưởng trong nhãn quan của Lão Tử là một quốc gia nhỏ mả trong 
đó nhân dân sống thuận với thiên nhiên, biết vừa đủ mà không ham biết nhiều, 
không muốn tư dục, không ganh đua bề ngoài, mà chỉ sống theo đạo vô vi. 
Trong quốc gia lý tưởng này, người dân sống chất phác, hiền lành, thuần phục 
với thiên nhiên; bởi vì hài lòng với cuộc sống thiên nhiên, con người không 
lia xa nơi sinh trưởng, không có lòng tham để tranh giành. quyên lợi. Con 
người không tranh giành quyên lợi thì thiên hạ không có chiến tranh cho nên 
quốc gia dẫu CÓ Xe CỘ, thuyền bẻ, binh giáp cũng không dùng đến. Khi người 
dân có đời sống thái hòa gần gũi với thiên nhiên thì lãnh tụ quốc gia có thể 
“giữ áo, chắp tay, không làm (vô vi)” mà thiên hạ cũng được thái bình. 


4.1.2. Tư tưởng vô vỉ với tự nhiên 


“Vũ trụ bao la vô cùng tận 
Nhân sinh tự cô vôn Vô Thường” 


Trong Đạo Đức kinh Lão Tử viết: “vạn vật trong trời đất sanh từ có (hữu), 
(hữu) có sanh từ không (vô). Hữu vô đêu từ thiên đạo” 


“Không tức thị Có 
Có tức thị Không 
Có có, Không không 
Không không, Có có 
Có rồi lại Không 
Không rỗi lại Có 
Có cũng như không 


1927 


Không tốt hơn có 
Không có mà Có 
Có vẫn hơn Không 
Có Không, Không Có” 


Hữu vô trong thể nghiệm của Lão Tử không có gì bằng nguồn gốc căn bản 
trước đó của vạn vật. Trong sách Lão Tử viết: “vô, danh, thiên địa chỉ thi; địa, 
danh vạn vật chi mẫu”. Vô là sự bắt đầu của trời đất , hữu là mẹ của vạn vật. 
Lão Tử tiếp tục khăng định: “Cái bắt đầu trong thiên hạ, là mẹ của vạn vật 
trong nhân gian”. Thiên đạo là nguồn gốc của sự bắt đầu, là mẹ của sự sanh 
thành, là cái vô siêu việt, lại là cái hữu nội tại; Thiên đạo độc lập, không thay 
đổi và tồn tại khắp nơi. Theo lập trường của Lão Tử: Thiên đạo không phải là 
vạn vật nếu không các nhược điểm của vạn vật thiên đạo đều có. Thiên đạo 
không thê tách rời vạn vật nêu không thì không thể duy trì sự tồn tại của mọi 
vật trong mọi lúc mọi nơi. Từ quan điểm “Thiên đạo không phải là vạn vật” 
có thể nói thiên đạo là vô Từ quan điểm “ Thiên đạo không thể tách rời vạn 
vật” có thể nói thiên đạo là hữu. Vô là tách hữu hạn không phải là vạn vật, 
hữu là hữu cùng tồn tại với vạn vật; Hữu vô đều là “đạo”. 


Theo Lão Tử: con người vô vi, tự nhiên vô bắt vi, thánh nhơn vô vi, bách tánh 
vô bắt vi, thiên địa vô vi, trừ đi sai lầm của “ hành động tạo tác của con người”, 
thì sẽ trở về với sự tốt đẹp của tự nhiên, đây cũng là ý “ vô vi nhi bất vi của 
Lão Tử”. Bản chất của vô vi là vô bất vi, trong hạn định các khó khăn của 
nhơn sanh, cần có trí tuệ để nhìn nhận về sanh mạng có thê phá trừ chấp trước 
và hóa giải hành vi tạo tác của con người, sanh mạng con người là tạm thời, 
tự nhiên mới là trường cửu, cơ thể con người có thể bị hủy hoại nhưng thiên 
đạo thì vĩnh hằng. Theo Lão Tử thái độ sống “vô vi” của con người đó là con 
đường duy nhất trừ đi “tạo tác của con người” để trở về với tự nhiên. Con 
đường này chính là “đạo pháp tự nhiên” cũng chính là vô vI. 


Tại Trung Hoa, trước Lão Tử, chưa triết gia nào khởi xướng vũ trụ luận. Học 
thuyết trọng tâm của Lão Tử là Đạo và Đức. 


Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Lão Tử đếm vài con 
số rồi phán như thế, và ta hiểu ý của ông cho răng không thể định nghĩa Đạo, 
nhưng Đạo có trước vũ trụ và Đạo là nguồn gốc của vũ trụ. Theo Lão Tử, trời 
đất muôn vật do Đạo mà sinh thành. Đạo là cái hỗn mang chưa phân, là cái 
nguyên thủy và là sự vận động hằng cửu mà ta không thể cảm, không thể biết. 
Đạo vô danh vô hình, là căn nguyên và cốt lõi của muôn vật. Muôn vật đều 
khởi đi từ Đạo, đi theo Đạo và quay về Đạo. 


1928 


Còn Đức? Chữ Đức ở đây không phải là đức hạnh hiểu theo lối luân lý thông 
thường, mà là phải hiểu theo nghĩa của Lão Tử. Đức là “ 'mằm sống, ngâm 
ngâm” trong vạn vật. Đạo thì sinh ra còn Đức thì nuôi nắng. Người sống có 
Đức là sông theo Đạo. Người bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước 
Đạo, Đạo bắt chước tự nhiên. 


Tới đây, ta chớm hiểu. Cái Đạo “phi thường Đạo” được Lão Tử nói đến là 
thiên nhiên, năng lượng sức sống và sự vận hành của thiên nhiên. Cũng có thê 
gọi là tự nhiên hoặc thiên lý. Và Đức là cứ theo tự nhiên mà sống, thuận theo 
thiên lý mà lưu hành. Trong cái Đạo của vũ trụ ấy, thiên nhiên và những qui 
luật của chúng tập hợp thành cái trụ cốt, cái bản thể, còn đất trời và sinh linh, 
v.v. là những thực thê có vị trí thích hợp và chức năng thích hợp, thao tác theo 
một thê thức tự nhiên. Đạo ấy chỉ được biết bằng trực quan, không bằng lý trí. 
Lão Tử không lập luận về Đạo vì ông chống lý trí. Theo ông, lý trí khiến ta 
nhìn cuộc đời với con mắt nhị nguyên, phân chia thế giới nội tâm và ngoại lai, 
con người với thiên nhiên, thế gian với vũ trụ, thiện và ác, vinh và nhục, đúng 
và sai, cao và thấp..., làm ta xa lìa đạo. Lão Tử không mắt công giảng giải về 
Đạo, ông chồng tri thức và trí năng. Ông cho răng tri thức không giúp cho 
người ta sông theo Đạo và Đức. Nó chỉ làm cuộc sông thêm phức tạp; nó chế 
tạo cơ khí khiến sinh ra “cơ tâm”; nó bày đặt lý thuyết này nọ khiến đưa tới 
xung khắc... Trí năng khiến người ta phân biệt cái hay cái dở nên sinh ra ham 
muôn. Ông chủ trương bỏ trí năng, bỏ văn tự, bỏ việc dạy dỗ. dân, để dân 
chúng sông mộc mạc, tự nhiên. Lão Tử không chịu nói nhiều về Đạo vì ông 
hiểu rõ giới hạn truyền đạt của ngôn ngữ. Tóm lại, Đạo, cái lý tự nhiên trong 
con người và vũ trụ, thì hư vô, mênh mông, sâu thắm và ngập tràn tới độ nằm 
ngoài tầm nắm bắt của lý trí, nhận biết của tri thức và diễn đạt của ngôn từ. 
Lão Tử nhìn sự vật thường xuyên biến đổi và nhận ra luật mâu thuẫn nơi vẻ 
ngoài của vạn vật, “cái yên tĩnh là chủ của cái xáo động, cái quí lây cái tiện 
làm gốc, cái cao lấy cái thấp làm gốc, cái thật đây thì giông như trống không, 
con người thật khôn khéo thì trông giống như vụng về.. 


Ông còn nhận ra luật phản phục ở bên trong vũ trụ, “vật gì phát tới cực điểm 
thì phản hồi, hễ tăng rồi thì phải hao giảm - trăng tròn rồi khuyết, hết mùa 
đông tới mùa xuân... Cùng tặc biến, biến tắc thông....” Trong cùng một lúc, bị 
chì phối bởi luật mâu thuẫn và luật phản phục, vũ trụ vận hành với Đạo, vạn 
vật đều nương tựa vào nhau mà sinh tồn và tương tác tạo điều kiện cho nhau 

“có và không cùng sinh; khó và dễ cùng thành, dài và ngắn cùng hình, cao và 
thấp cùng nghiêng, thanh và âm cùng họa, trước và sau cùng theo”. Tuy Đạo 
không thê hiểu, không thể bàn, không thể nói nhưng Lão Tử cho răng loài 
người chỉ tự mình phục vụ mình tốt nhất bằng việc đi trên con đường Đạo. Để 


1929 


xoay xở trong tình cảnh nghịch lý đó thì có Đức. Sống có Đức tức là sống 
không phân biệt nhị nguyên, không khiên cưỡng, sông tự nhiên, vị vô vi - làm 
một cách tự nhiên - và đi đúng con đường vận hành của Đạo. 


4.2 Tư tưởng vô vi của đạo Phật 


Nếu nhận định nghiêm túc thì khái niệm vô vi chỉ có ở Lão học, nó không 
giống với khái niệm “vô của tánh không trung đạo duyên khởi”. “Vô của tánh 
không trung đạo duyên khởi” của triết lý Trung Quốc có nguồn gốc từ tư tưởng 
kinh “Bát Nhã” và luận “Duy thức” của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ và được 
truyền vào Trung Quốc. Tư tưởng “vô của tánh không trung đạo duyên khởi” 
ở Trung Quốc được duy trì và phát triển mạnh để sau đó trở thành một thái độ 
và triết lý sống của con người Trung Quốc. Triết lý mà người ta hay nói là “vô 
vỉ của đạo Phật" đó là triết lý “tánh không của Bát Nhã”, tánh không này 
chăng phải không làm gì cả mà là tánh không trung đạo duyên khởi, không đề 
cho các vọng niệm sai lầm mê chấp của con người ảnh hưởng và tác đọng đến 
sự tồn tại của vạn sự vạn vật mà tiếp nhận sự tồn tại và không tồn tại của vạn 

vật theo các nhân duyên sanh khởi và hoại diệt của bản thân sự vật. Khi nhân 
duyên hòa hợp đủ các pháp sanh thì gọi là hữu nhưng tánh chất của pháp được 
gọi là hữu đó là không thật, nó chịu sự chi phối của luật sanh- trụ- đị- diệt và 
biến đổi tùy theo nhân duyên. Khi các nhân duyên không đầy đủ thì không có 
sự xuất hiện của các pháp và cái không xuất hiện này không phải là “vô” là 
“không” trống rỗng mà không có tác dụng tạo tác của ý thức và cũng không 
có sự hòa hợp của các nhân duyên nên pháp không xuất hiện. Sự xuất hiện tồn 
tại của vạn vật trong mối tương quan của tánh không trung đạo duyên khởi 
này không phải là “vô” và “không” mà là không có tánh chất có định thật mà 
tùy theo nhân duyên mà sanh hay diệt. Cái bản chất duy trì huệ mạng của con 
người và vạn vật để vận hành và tồn tại theo quy luật “ vô của tánh không 
trung đạo duyên khởi” đó không phải là ý thức mà là trí tuệ của Như Lai Tạng. 
Mọi con người đều có săn trí tuệ này nhưng mạt na thức chấp trước sanh ra 
các thứ ngã chấp về thâm căn con người, trần cảnh của thế giới mà sanh ra vô 
số sanh vọng ảo tưởng. Khi con người nhận thức được bản chất vạn pháp là 
không thật có, là duyên khởi thì các thức điên đảo được chuyền thành trí tuệ 
sáng suốt và cứu cánh viên mãn của tầm nhìn về trí tuệ đó là Phật tánh, là Như 
Lai Tạng, là Niết Bàn... 


Chú ý: Cần kết hợp nội dung “bát nhã tánh không trung đạo và quá trình vận 
hành của các pháp theo chiều thuận và nghịch từ tâm sanh chấp có ra vạn 
pháp, ngay từ vạn pháp có cái nhìn sáng suốt không chấp trước để đưa thức 
trở lại với bản tánh thanh tịnh của Như Lai, quá trình kết hợp không của “ bát 


1930 


bât trung đạo” và bách pháp duy thức đê triên khai ý “vô của tánh trung đạo 

: : Mi : 
duyên khởi”. Triên khai được “vô của tánh không trung đạo” thì mới rõ được 
điêm gân giông và khác nhau của vô vi của Lão Tũữ và vô vi — “ vô của tánh 
không trung đạo duyên khởi” của Phật học. 


Tham khảo từ giáo trình triết học Trung Quốc bản tiếng Hán của Đại Hoc 
Quốc Lập Không Trung Đài Loan do nhóm giáo sư Dương Tổ Hán biên soạn. 
Chú ý cần kết hợp tốt phần ghi chép nội dung bài giảng của giảng viên bộ 
môn, không quá tin vào tài liệu tham khảo này. 


5. SO SÁNH VỀ HAI TƯ TƯỞNG 


Tư tưởng vô vi của Lão giáo vẫn ở trong cuộc đời dù không bon chen, tranh 
dành, nhưng khi có vân nhận hưởng, còn tư tưởng Phật Giáo bắt đâu từ chữ 
“Không” và có khuynh hướng xuât thê. 


Phật - Lão - Nho là 3 triết thuyết lớn ảnh hưởng quan trọng tới đời sống tỉnh 
thần của người phương đông trong đó có người Việt chúng ta. Ngã Phật từ bi, 
Lão chủ vô vi, Nho dụng hữu vi mà độ, mà răn, mả tế thế. Chủ thê của Nho là 
người quân tử, đối tượng của Lão là các bậc đế vương, còn Phật giáo chỉ mong 
độ chúng sanh đạt thành Phật đạo. Bản về vô vi thì luận trong tư tưởng của 
Lão giáo và Phật giáo đều có đề cập. Thật sự có khác nhau về cơ bản trong tư 
tưởng vô vi của hai giáo, đó là sự chấp nhận “cái nguyên lý ban đầu” của Lão 
không giống “nhân duyên” của Phật còn hành xử vô vi thì giống nhau. 


Lão viết: “Đại Đạo phế hữu nhân nghĩa”, lại viết: “hành vô vi chỉ Đạo” tức là 
Lão tin rằng có một quyền năng rất lớn bao trùm thế giới đó là Đạo, Đạo có 
sức mạnh lan tỏa khắp vũ trụ ảnh hưởng tới thịnh suy của mọi đời người, mọi 
thời cuộc. Đó là cái nguyên lý ban đầu mà Lão Tử đã đưa ra như là một đẳng 
Toàn năng điều khiến thế giới, đó là nguyên lý “hữu thần” trong hầu hết giáo 
lý của các tôn giáo ngoại trừ Phật giáo. Phật chỉ ra rất nhiều thế giới thần linh 
nhưng tất cả đều bị chi phối của luật nhân quả, nên dưới góc nhìn của Phật 
giáo chúng thần, thiên, nhơn, atula v.v... cũng chỉ là quảng đại chúng sanh cần 
phải tu tập, tuyệt nghiệp mới thành Phật đạo. Phật nói “ta là Phật, các ngươi 
sẽ là Phật” tức chỉ ra nhơn duyên sanh quả Phật do tu đắc mà thành, chứ không 
có vị Phật nào của các vị Phật điều khiến sự “thành Phật” của chúng sanh, hay 
nói khác đi là sự thịnh suy của mọi đời người, mọi thời cuộc do chính nhân 
duyên của đời người đó, thời cuộc đó quyết định. Đây là nguyên lý “vô thần” 
của Phật giáo và nó là sự khác nhau cơ bản về tư tưởng so với các tôn giáo 
khác trong đó có Lão giáo. 


1931 


“Hành vô vi chỉ Đạo” nghĩa đen là không làm gì cả, có nghĩa là bảo ta không 
làm cái không nên làm chứ không phải là bảo ta làm biếng, các bậc đề vương 
thấy được cái không nên làm để không làm tức là Thánh đề, nhưng lẽ thường 
người đời thường xảo biện nên Đạo lớn của Lão tử khó thành. 


Lão Tử than: “Đại Đạo phế hữu nhân nghĩa, huệ trí xuất hữu đại ngụy...”. 
Loài người càng khôn ngoan hơn thì sự dối trá càng nhiều hơn và dùng “LỄ” 
để che đậy khéo léo hơn, và cái sự làm “cái không nên làm” ngày càng nhiều 
hơn, chính vì thế mà Lảo vô cùng khinh “LỄ” đặt nó xuống cùng trong trật tự 
xếp đặt của Ngài đó là Đạo-Đức-Nhân-Nghĩa-Lễ. Có lẽ không đắc thời đề phô 
biến thuyết Đại Đạo của mình nên Lão làm cái nên làm của mình là mất đi, 
mặc cho hậu thế bình phẩm. Cũng đúng thôi vì Lão chỉ dùng vô vi để dạy cách 
làm vua, mong trên đời xuất hiện nhiều Thánh đề - một chuyện khó xảy Ta VÌ 
mấy ai không tư lợi hám giành quyên lực - nhờ Nho học hữu vi các vị quân 
vương mới được bảo vệ băng bình phong lễ giáo rất hữu hiệu, nào là Tam 
cương, Ngũ thường, thuyết Thiên mệnh v.v... Nói như vậy không có nghĩa là 
không tồn tại Lão giáo, mà tư tưởng Lão giáo luôn phát triển, góp phần giáo 
dục nhân sinh quan cho từng cá nhân, luôn tự răn mình phải làm người tốt, 
không để ảo ảnh hữu vi lôi kéo cám dỗ, lịch sử đã minh chứng có nhiều tắm 
gương hành vô vi chi sự mà tên tuổi lưu mãi nghìn thu. Đạo Phật thường bảo 

“không gáy nghiệp chướng thì không phải trả nghiệp”, lời răn này thấy sao 
giông lời của Lão bảo “đừng làm cải không nên làm” vì thế nói về lỗi hành xử 
vô vi thì Phật - Lão tương đối giống nhau, có khác chăng chỉ là mục đích cuối 
cùng của hai đạo. 


Các bậc minh sư của nhà Phật ở nước ta phần lớn đều am tường Đạo pháp, 
trước khi đến với kinh kệ Phật giáo các Ngài đều là học trò của Không Lão, 
nhờ tứ thư ngũ kinh mới có vốn chữ Nho để nghiên cứu Kinh-Luật-Luận, vì 
thế Nho học và Lão học ảnh hưởng rất lớn về mặt nhận thức của các vị. Kết 
hợp nhuẫn nhuyễn sự tương đồng trong hành vô vi chi sự, các ngài đã sáng 
lập nhiều tông phái giáo chúng rất đông tín đồ, ví như ngài Trần Nhân Tông 
bỏ ngôi vua nhưng không mong thành thánh đề, ngài hành vô vi theo kiểu nhà 
Phật, lấy từ bi làm gốc để độ chúng, sáng lập thiền phái Trúc Lâm truyền đời 
đến tận ngày nay. 
Không những thế đạo Lão còn quan niệm về cái tâm của con người: 

Tướng do tâm sanh 

Tâm tịnh Thân sáng 

Thân sáng Trí mình 

Tâm bắt tịnh, Thân suy 
Thân bất tịnh Trí bất mình 


952 


cũng tương tự như Phật giáo với quan niệm “Nhất thiết duy tâm tạo”, tất cả 
đều do tâm này làm chủ tạo tác những thiện nghiệp hoặc ác nghiệp. Nó tương 
ứng với những hành nghiệp mà chúng sanh đó đã tạo thiện hay bất thiện mà 
hiện tướng “thần minh trí sáng”. 


Có thể nói hai quan điểm về tâm của hai tư tưởng tương tự nhau, đó là điểm 
tương đồng. Ông khuyên tri nhân giả trí, tự tri giả minh, nghĩa là biết người 
khác chỉ mới là trí, nhưng tự biết mình thì mới là sáng. Như vậy ông chú trọng 
đến việc tự chinh phục bản thân hơn là chinh phục kẻ khác. Nên băng lòng 
với cái mình có, “tri túc chi túc hà thời túc, tri nhàn chi nhàn hà thời nhàn”, 
nghĩa là biết đủ thì đủ và lúc nào cũng đầy đủ cả, biết nhàn thì nhàn và lúc nào 
cũng nhàn cả. Một đặc tính căn bản của sách lược vô vi của Lão Tử là tiết 
kiệm. Thánh nhân không phí sức, phí công thi triển tài năng, mà ngược lại thì 
tằn tiện trong mọi trường hợp để bồi bổ, nuôi dưỡng ngay cả trong lúc phải 
thi thố tài năng. Sự sung mãn, dỗi dào đến từ nỗ lực tiết kiệm lâu dài sẽ đem 
đến thăng lợi. Đạo Phật cũng khuyên người nên biết đủ với những gì mình đã 
có, không lãng phí mà biết giữ gìn phước về sau. Sự tạo phước rất khó khăn 
nên phải biết tích trữ phước, nêu không khi phước không còn thì ắt phải bị 
đọa lạc. 


Với những quan niệm và những diễn giải tổng hợp và biện chứng về tư tưởng 
vô vi, Lão giáo đã sản sinh ra một hệ thống triết học đặc biệt gắn một cách 
lôgích nhận thức luận với bản thê luận. Chính vì thế mà học thuyết về vô vi 
của Lão Tử đã được đồng nhất với giáo thuyết của đạo Phật. 


KẾT LUẬN 


Tác phẩm của Lão Tử, cuốn Đạo Đức Kinh, là một trong những cuốn chuyên 
luận đáng chú ý nhất trong lịch sử triết học Trung Quốc. Nó là kiệt tác của 
ông, đụng chạm tới nhiều vấn đề của triết học từ tính chất duy linh của cá nhân 
và động lực giữa các cá nhân cho đến các kỹ thuật chính trị. Lão Tử đã phát 
triển khái niệm "Đạo", với nghĩa là "Con Đường", và mở rộng nghĩa của nó 
thành một trật tự vốn có hay tính chất của vũ trụ: "(đạo là) cách thức của thiên 
nhiên". Ông nhắn mạnh khái niệm vô vi, hay "hành động thông qua không 
hành động". Điều này không có nghĩa là người ta chỉ nên ngồi một chỗ và 
không làm gì cả, mà có nghĩa là ta phải tránh các mục đích rõ rệt, các ý chí 
mạnh, hay thế chủ động; ta chỉ có thể đạt tới hiệu quả thực sự bằng cách đi 
theo con đường của mọi vật, tự động tăng và tự động giảm. Những hành động 
được thực hành theo Đạo rất đễ dàng và có hiệu quả hơn mọi cô gắng đề chống 


1933 


lại nó. Lão Tử tin răng cân phải tránh bạo lực khi có thê, và răng một chiên 
thăng quân sự nên là dịp đê đau buôn thay vì ăn mừng chiên thăng. 


Trong đạo Phật tư tưởng vô vi được đề cập thông qua hệ thống kinh Bát Nhã 
và một số tư tưởng về vô vi của Lão Tử đã tương đồng nhưng bên cạnh đó 
cũng có các điểm khác nhau. Cách giải thích tư tưởng của Lão Tử luôn sử 
dụng sự nghịch biện, loại suy, sử dụng các câu nói từ trước, lặp lại, đối xứng, 
vân và chuỗi sự kiện lặp lại. Những đoạn văn được cho là của ông rất giông 
thơ và khó hiểu. Chúng được coi là những điểm khởi đầu cho sự suy xét về 
vũ trụ học hay quan sát nội tâm. Nhiều lý thuyết mỹ học trong nghệ thuật 
Trung Quốc bắt nguồn từ những ý tưởng của ông và người kế tục nổi tiếng 
nhất của ông là Trang Tử. Có thê nói tư tưởng vô vi của Trang Tử và tư tưởng 
vô vi của đạo Phật đã gặp nhau ở một điểm nào đó. 
--0Ö0--- 

Wu-hsing (Ngũ Đại)- five phases known as five Elements or Agents. 
Articulate (nối khớp) Chỉ¡ as greater or lesser YIN (Water and Metal), greater 
or lesser YANG (Fire and Wood) and a balanced center (Earth). These phases 
are related through patterns that are mutually engendering (Wood-Fire-Earth- 
Metal-Water) and mutually destructive (FIre-Water-Earth-Wood-Metal) 





1934 


X 


Xenoglossy — the ability to speak an unlearned language. 
Trẻ nít từ 3 đến 5 tuổi đột nhiên nói tiếng ngoại quốc, vì tiền 
kiếp đã sống tại nước nào đó... 


Xenography — the ability to write an unlearned foreign language. 
Trẻ nít từ 3 đên 5 tuôi đột nhiên việt được ngoại ngữ, vì tiên 
kiêp đã sông tại nước nào đó... 


Xenophobic — ghét người nước ngoài, bài ngoại 
Xuanzang - Ngài Huyền Trang (602 - 664) 
1. Xuanzang”s Beginninøs (602-630) 


Born of a family possessing erudition for generatlons 1n YanshI prefecture of 
Henan province, Xuanzang, whose lay name was Chenhul, was the youngest 
of four children. His great-sgrandfather was an official serving as a prefect, hIs 
ørand-father was appoInted as Professor 1n the Ñational College at the capItal, 
and his father was a Confucianist of the rigid conservative type who gave up 
office and withdrew I1nfto seclusion to escape the political turmoil that ørIpped 
China at that time. According to traditional biographies, Xuanzang displayed 
a precocIous Intelligence and serlousness, amazing hIs father by his careful 
observance of the Confucian rituals at the age ofeight. Along with hIs brothers 
and sister, he received an early education from his father, who 1nstructed him 
in classical works on filial piety and several other canonIcal treatilses Of 
orthodox Confucianism. 


After the death of Xuanzangs father In 6T1, his older brother Chensu, later 
known as ChangjJie, became the primary Influence on his life. As a result, he 
commenced viIsiting the monastery of Jinstu at Luoyang where hIs brother 
dwelled as a Buddhist monk, and studying sacred texts of the faith with all the 
ardor of a young convert. When Xuanzang requested to take Buddhist orders 
at the age of thirteen, the abbot Zheng Shanguo made an exception 1n hIs case 
because of hIs precocIous sapIence. 


1935 


In 618, due to the civil war breaking out in Henan, Xuanzang and his brother 
soupht refuge 1n the mountains of Sichuan, where he spent three years or sO 
in the monastery of Kong Hui plunging 1nto the study of varlous Buddhist 
texts, such as the Abhidharmakosa-sastra (Abhidharma Storehouse 'TTreatIse). 
In 622, he was fully ordained as a monk. Deeply confused by myriad 
confradictions and discrepancIes 1n the texts, and not receiving any solutlons 
from his Chinese masters, Xuanzang decided to go to India and study In the 
cradle of Buddhism. 


2. Pilpgrimage to India (630-645) 


An imperial decree by the Emperor Ta1zong (Tai-tsung) forbade Xuanzangˆs 
proposed vIsit to India on the ørounds on preserving national security. Instead 
Of feeling deterred from his long-standing dream, Xuanzang 1s sald to have 
experienced a vislon that strengthened resolve. In 629, defying Imperial 
proscription, he secretly set out on his epochal Journey to the land of the 
Buddha from Changan. 


Xuanzang reportfs that he travelled by nipht, hiding during the day, enduring 
many dangers, and bereft of a guide after being abandoned by his companlons. 
After some time In the Gobi Desert, he arrived 1n Liangzhou 1n modern Gansu 
provInce, the westernmost extent of the Chinese frontler at that time and the 
southern terminus of the SIlk Road trade route connecting China with Central 
Asia. Here he spent approxImately a month preaching the Buddhist message 
before being 1nvited to Hami by King Qu Wentai (Ch”u Wen-tai) of Turfan, a 
plous Buddhist of Chinese extraction. 


l( soon became apparent to Xuanzang that Qu Wental, although most 
hospitable and respectful, pÏlanned to detain him for life In his Court as 1S 
ecclesiastical head. In response, Xuanzang undertook a hunger strike until the 
king relented, extracting from Xuanzang a promise to return and spend three 
years In the kingdom upon hIs return. After remaIning there for a month more 
for the sake of the dharma, Xuanzang resumed his Journey in 630, well 
provided with Introductions to all the kings on hs 1tnerary, Including the 
formidable Turkish Khan whose power extended to the very gøates of India. 
Having Initially left China against the wIll of the Emperor, he was no longer 
an unknown fugitive fleeing In secret, but an accredited pilgrim with official 
standing. 


1936 


At long last, Xuanzang reached hIs ultimate destinatlon, where his strongest 
personal Interest in Buddhism was located and the principal portion of h1s time 
abroad was spent: the Nalanda monasftery, located southwest of the modern 
city of Bihar in northern Blhar state. As a far-famed metropolis of Buddhist 
monastIc education, Nalanda was a verItable monasfIc cIty consIsting of some 
ten huge temples with spaces between divided Into eipht compounds, 
surrounded by a high wall. There were over ten thousand Mahayana monks 
there engaged In the study of the orthodox Buddhist canon as well as the 
Vedas, arithmetic, and medicIne. According to legend, Silabhadra (529-645), 
abbot of NÑalanda, was considering suicide after years of wasting 1llness when 
he received Insftructions from deitIes In a dream, commanding him to endure 
and awaIt the arrival of a Chinese monk 1n order to guarantee the preservation 
of the Mahayana tradition abroad. Indeed, Xuanzang became Silabhadra”s 
disciple in 636 and was Initiated 1nto the Yogacara lineage of Mahayana 
learning by the venerable abbot. While at Nalanda, Xuanzang also studied 
Sanskrit and Brahmana philosophy. Subsequent studies 1n India included 
hetu-vidya (logic), the exegesis of Mahayana texts such as the Mahayana- 
sufralamkara (Treatise on the Scripture of Adorning the Great Vehicle), and 
Madhyamika (“Middle-1sf”) doctrines. 


The name of the Madhyamika School, founded by Nagarjuna (2nd century 
CE), derives from 1ts having sought a middle position between the realism of 
the Sarvastivada (Doctrine That AlI Is Real) School and the i1dealism of the 
'Yogacara (Mind Only) School. Xuanzang appears to have combined these two 
systems Into each other In a more eclectic and comprehensive Mahayanism. 
'With the approval of his Nalanda mentors, Xuanzang composed a treatise, Hui 
zong lun (Hui-tsung-lun or “On the Harmony of the Principles”), which 
articulates his synthesIs. 


At Nalanda, Xuanzang became a critic of two major philosophical systems of 
Hinduism opposed to Buddhism: the Samkhya and the Vaiseshika. The former 
was based upon a dualism of Nature and Sprrit. The latter was a realist system, 
1mmediafe and direct In 1ts realism, resting upon the acceptance of the data of 
COnscIousness and experlence as such: In brIef, It was a melding of monIism 
and atomism. Such beliefs were In absolute contradiction to the acosmIc 
1dealism of the Buddhist Yogacara, which evenly repelled the substantial 
entity of the ego and the obJective existence of matter. Xuanzang also 
critiqued the atheistic monIsm of the Jains, especially Inveighing against what 
he saw as thelr caricature of Buddhism 1n terms of Jain monastic garb and 
1conography. 


1937 


Xuanzang”s success In religIous and philosophical disputes evidently aroused 
the attention of some Indian potentates, Iincluding the King of Assam and the 
poet-cum-dramatist king Harsha ( 606-647), who was regarded as a Buddhist 
patron saint upon the throne like Ashoka and Kanishka of old. An eighteen- 
day religious assembly was convoked 1n Harsha”s capital of KanauJ during 
the first week of the year 643, during which Xuanzang allegedly defeated five 
hundred Brahmins, Jains, and heterodox Buddhists in spirited debate. 


Following these public successes In India, Xuanzang resolved to return to 
China by way of Central Asia. He followed the caravan-track that led across 
the Pamirs to Dunhuang. In the spring of 644, he reached Khotan and awaited 
a reply to his request for return addressed to the Emperor Ta1zong. In the 
month ofNovember, Xuanzang left for Dunhuang by a decree ofthe Emperor, 
and arrived 1n the Chinese capttal Changˆan the first month of the Chinese 
Lunar Year 645. 


3. His Return to China and Career as Translator (645-664) 


Traditional sources report that Xuanzang”s arrival in Chang”an was greeted 
with an Imperial audience and an offer of official position (which Xuanzang 
declined), followed by an assembly of all the Buddhist monks of the capital 
city, who accepted the manuscripts, relics, and statues brought back by the 
pllgrim and deposited them In the Temple of Great HappIness. It was 1n this 
Temple that Xuanzang devoted the rest of his life to the translatlon of the 
Sanskrit works that he had brought back out of the wide west, assisted by a 
staff of more than twenty translators, all well-versed 1n the knowledge of 
Chinese, Sanskrit, and Buddhism 1tself. Besides translating Buddhist texts and 
đictating the Da tang xI yu JI in 646, Xuanzang also translated the Dao de Jing 
(Tao-te Ching) of Laoz1 (Lao-tzu) 1nto Sanskrit and sent 1t to India 1n 647. 


His translatlons may, by and large, be divided 1nto three phases: the first sIx 
vears (645-650), focusing on the Yogacarabhumi-sastra; the middle ten years 
(651-660), centering on the Abhidharmakosa-sastra; and the last four years 
(661-664), concentrating upon the Maha-praJnaparamita-sutra. In each phase 
Of his career as a translator, Xuanzang saw his task as Introducing Indian 
Buddhist texts to Chinese audlences In all their Integrity. According to 
Thomas Watters, the total number of texts brought by Xuanzang from India 
to China 1s six hundred and fifty seven, enumerated as follows: 


MahayamIst sutras: 224 Items 


1938 


Mahayamist sastras: 192 

Sthavira sutras, sastras and Vinaya: 14 
Mahasangika sutfras, sastras and Vinaya: I5 
Mahisasaka sutras, sastras and Vinaya: 22 
Sammifiya sutras, sastras and Vinaya: I5 
KasyapIya sufras, sastra and Vinaya: l7 
Dharmaguptfa sutras, Vinaya, sastras: 42 
Sarvasfivadin sutras, Vinaya, sastras: Ó7 

Yin-lun (Treatises on the sclence of Inference): 36 
Sheng-lun (Etymological treatises): I3 


4. The Faxiang School 


The Chinese Faxiang School, derived from the Indian Yogacara (yoga 
practice) School, 1s based upon the writings of two brothers, Asanga and 
Vasubandhu, who explicated a course of practice wherein hindrances are 
removed according to a sequence of stages, from which 1t øgets I1ts name. The 
appellation of the school originated with the title of an Important fourth or 
fifth-century CE text of the school, the Yogacarabhumi-sastra. Yogacara 
attacked both the provisional practical realism of the Madhyamika School of 
Mahayana Buddhism and the complete realism of Theravada Buddhism. 
Madhyamika 1s regarded as the nihilistic or Emptiness School, whereas 
Yogacara 1s seen as the realistic or Existence School. While the former 1s 
characterized as Mahayana due to 1ts central theme of emptiness, the latter 
might be considered to be semi-Mahayana to a point for three basic reasons: 
the Yogacara remains realistic like the Abhidharma School; 1t expounds the 
three vehicles side by side without being confined to the Bodhisattvayana; and 
1t does not accent the doctrine of Buddha nature. 


5. Conclusion 


As an early and influential Chinese Buddhist monk, Xuanzang embodies the 
tensions 1nherent in Chinese Buddhism: filial piety versus monasfic discipline, 
Confucian orthodoxy versus Mahayana progressIivism, etc. Such tensions can 
be seen not only 1n hIs personal legacies, which Include the extremely popular 
Chinese novel based on his travels, XiyouJI (Journey to the West), but also 1n 
the career of scholastic Buddhism In China. 

For a time during the middle of the Tang Dynasty the Faxiang School 
achieved a high degree of eminence and popularity across China, but after the 
passing of Xuanzang and KuIji the school swiftly declined. One of the factors 


1939 


resulting 1n this decadence was the anti-Buddhist Imperial persecutlons of 
845. Another likely factor was the harsh critIcIism of FaxIlang by members of 
the Huayan (Hua-yen) School. In addition, the philosophy of this school, with 
1(s abstruse terminology and haIrsplitting analysis of the mind and the senses, 
was too allen to be accepted by the practical-minded Chinese. (Internet 
Encyclopedia of Phylosophy) 


Ngài Huyền Trang hay Đường Tam Tạng 


Nhiều người đã đọc truyện Tây Du, kê chuyện Đường tam tạng sang Tây Trúc 
thỉnh kinh, dọc đường gặp bao nhiêu nôi khó khăn cực nhọc, nhưng rỗi cũng 
thành công, mang được nhiều kinh sách Phật về Trung Quốc. Sở dĩ Ngài được 
như vậy là nhờ sự giúp đỡ của các đệ tử Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa 
Tăng và Bạch Mã như đã được kể trong truyện. Thật ra, Tây Du Ký do Ngô 
Thời Ân (thế kỷ thứ XVI, đời nhà Minh, 1368-1644, bên Tàu) tưởng tượng ra 
mà viết, còn cuốn Tây Vực Ký mới là tác phẩm do chính ngài Huyền Trang 
viết, sau cuộc du hành kéo đài từ năm 629 đến năm 645, hết 17 năm. Tây Du 
Ký hấp dẫn hơn vì nó chứa đựng nhiều chỉ tiết ly kỳ, huyền ảo, siêu thực do 
óc tưởng tượng của một văn sĩ thông minh tạo ra; hơn nữa, đối với ai có kiến 
thức về duy thức học thì lại thấy nó mang mật nghĩa về môn học khó khăn đó. 
Muốn biết các chỉ tiết xác thực về chuyên đi thì phải coi Tây Vực Ký. Người 
ta gọi ngài Huyền Trang là Đường Tam Tạng vì ngài sông vào thời nhà Đường 
(618 - 907) và bản thân ngài tính thông cả ba tạng Kinh, Luật, Luận. Người ta 
cũng gọi ngài Huyền Trang là Tam Tạng pháp sư, pháp sư nghĩa là vị sư tinh 
thông cả ba tạng. Pháp sư cũng có nghĩa vị sư sở trường về giảng Kinh, thuyết 
Pháp. 


Ngài Huyền Trang họ Trần, sinh năm 602 tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung 
Quốc. Bấy giờ nhà Tùy còn đang cai trị. Lúc bắt đầu đi học thì cũng như đa 
số sĩ tử thời đó, ngài học theo Không. Nhưng đến năm 13 tuổi, ngài xin xuất 
gia theo Phật. Năm 20 tuổi, ngài thọ cụ túc giới và trở thành sa di (cụ túc = 
đầy đủ; cụ túc giới nghĩa là giới đây đu, tỳ-kheo phải giữ đủ 250 điều, tỳ- 
kheo-ni phải giữ đủ 348 điều). Vào lúc 2§ tuổi ngài nguyện đi Tây Trúc thỉnh 
kinh sách Phật để mang về Trung quốc, dịch ra, để truyền bá đạo của đức Thế 
tôn. Nhưng bấy giờ nhà Đường mới lên chưa kịp chinh phục các khu vực miền 
Tây, do đó ngài ra đi mà không có sắc điệp nghĩa là giấy tờ chính thức do nhà 
vua cấp cho để tiện việc đi đường và giới thiệu. Đã không cấp giấy tờ, vua 
Đường Thái Tông còn ra lệnh câm không cho ngài khởi hành, các bạn đồng 
hành của ngài đều rút lui, riêng mình ngài cương quyết giữ vững lời nguyện. 


1940 


Ở cửa ải Ngọc Môn, một nhà lữ hành khuyên ngài quay lại vì đường đi cực 
kỳ nguy hiểm, nhưng ngài không lùi, ý chí sắt đá không hè suy suyên. Hành 
trình phải qua những miên hoang vu, sa mạc, cho nên ngài suýt bỏ mạng nhiều 
phen, nhưng do chư Phật gia hộ, ngài qua mọi tai nạn. Ngài được các quốc 
vương Tây Vực tiếp đãi và giúp đỡ rất tận tình (Tây Vực, Tây Trúc, Thiên 
Trúc là những tiếng dùng đề chỉ nước Ân-Độ, thời xưa nước ấy chia làm nhiều 
nước nhỏ). 


Khi còn ở trong nước, ngài rất chăm chú nghiên cứu tam tạng. Tư chất thông 
minh tột bậc, ngài học rất nhanh và hiểu rất sâu. Khi tới Ân-Độ, ngài học hỏi 
thêm nhiêu bộ kinh luận thuộc loại khó nhất. Một giảng sư 70 tuôi nói về ngài 
như sau: “VỊ sư Trung Hoa này thật thông minh sắc sảo và không ai trong đại 
chúng này có thê sánh bằng. Trí tuệ của ngài có thể tương đương với truyền 
thống của ngài Thế Thân và ngài Vô Trước...”. Đã là một học giả uyên thâm, 
ngài còn có tài hùng biện nữa. Khi ở tu viện nỗi tiếng nhất là tu viện Nalanda, 
danh tiếng của ngài lan rộng vì ngài đã có dịp tranh luận với những người 
ngoại đạo, những nhà sư tiêu thừa và ngay cả với các nhà sư đại thừa hiểu sai 
và giảng sai giáo pháp. Những người đó nghe ngài thuyết xong đều chịu thua. 
Một người ngoại đạo dán giây ra ngoài cửa, thách ai dám bẻ 40 ý kiến của 
mình đã viết ra trên đó; ô ông ta đã nghe ngài lý luận và chịu khuất phục. Một 
nhà sư đại thừa tên là Sư Tử Quang (Simhaprabha) rất thông Trung quán luận 
và Bách luận, đã công kích và đòi bỏ thuyết Du-già. Do được nghe lời lý luận 
của ngài mà sư ấy thất thế. Ông ta nhờ bạn đến đấu lý trả thù nhưng ông này 
cảm phục ngài, không tranh cãi! 


Ở tu viện Nalanda, ngài được học chánh pháp nơi vị sư trưởng là ngài Giới 
Hiền (Silabhadra), được nghe giảng về Trung luận, Bách luận, Du-già sư địa 
luận, Thuận chánh lý luận, Nhân minh luận, Đối pháp. Tập lượng v.v... Tại các 
nơi mà ngài chỉ trú ngụ ngắn hạn, ngài cũng học hỏi được rất nhiều, kế cả lý 
thuyết của nhiều bộ phái trong đạo Phật. Sự thông minh xuất chúng và ý chí 
sắt đá của ngài là những yếu tố giúp ngài thành đạt điều sở cầu tìm hiểu Phật 
pháp. Còn một nguyện nữa là thỉnh kinh và dịch kinh. 


Trở về Trung Quốc vào năm 645 với rất nhiều kinh sách chữ phạn, ngài được 
nhà vua tiếp kiến. Ngài dọn đến ở chùa Hoằng Phước và bắt đầu dịch kinh. 
Với số lượng kinh lớn như vậy, không thể nào ngài làm nổi một mình cho hết 
được. 12 vị sư danh tiếng tinh thông kinh điển đại thừa và tiêu thừa, 9 nhà sư 
giỏi văn phạm, I nhà sư chuyên về ngữ nguyên học và một nhà sư học giả về 
phạn ngữ cùng với ngài làm việc. Nhà vua đích thân thăm hỏi luôn luôn về 


1941 


công cuộc dịch kinh và ưng thuận cấp thêm nhân lực, và nhà vua đã phê vào 
cuôn Tây Vực Ký của ngài soạn, phụng theo ý vua. 


Ngài dịch khoảng bảy chục tác phẩm chia làm hơn 1300 tập, thật là vĩ đại! Vì 
bận dịch và lo nhiều việc khác như xây tháp tại chùa Từ Ân để chứa kinh, 
phòng cháy, nên sách do ngài trước tác không có nhiều. Ta cần chú ý đến tính 
cách bác học của ngài trong việc chọn kinh để dịch. Ngài dịch kinh sách tiêu 
thừa, đại thừa. Ngài dịch các bộ luận, đặc biệt là Duy thức luận, duy thức là 
lý thuyết của Pháp tướng tông mà ngài là vị giáo tổ. Ngài không quên dịch 
một sô tác phẩm Mật tông và Tịnh độ tông vì đức tin của ngài vào hai pháp 
môn ấy. Thật vậy, ngài đã thành tâm niệm chú những khi gặp hiểm nguy và 
luôn luôn thoát nạn, ngài cũng có ước nguyện tái sinh lên cung trời Đâu-Suất 
để thọ giáo đức Di-Lặc về Du-già sư địa luận. 


Năm 664, ngài 63 tuôi và mới dịch xong bộ Bát-nhã ba-la-mật, ngài cảm thấy 
mệt, vài ngày sau ngài viên tịch, vua Đường Cao Tông ra lệnh làm quốc táng 
và xây tháp cho ngài tại chùa Từ Ân. Thật là một cao tăng đáng cho chúng ta 
khâm phục. 





__— Ngài Huyền Trang (602-664) 
Xylography - thuật khắc gô 


1942 


The Eirst Chinese Bhikkhunis 
“Eminent Monks oƒthe Liang Dynasty by Hui .Jao: the lƒe oƒ Sanghavarman 


Sanghavarman (In Chinese named Zhang-KaI) was an Indian by birth. ÀAs a 
young man he renounced socIety and was well-known and respected for his 
morality (Vinaya) and virtue. He was particularly knowledgeable In the 
Tripitaka and specialised in the Samyuktabhidharmahrdayasastra. 


During the tenth year of the relgn of emperor Yuan-]ia, Sanghavarman 
travelled across quIcksand to the capital city. He showed a solemn and refined 
personality. Both Taoist hermits and ordinary people regarded him with 
unusual honour, which led them to follow his teachings. He was known as a 
Tripitaka master. During the early period of the emperor Jing-Ping, a 
øovernment official named Xu-Sang donated his house to build a temple. It 
was named Ping-LIiu Temple after him. Later, Ven. Hui-Guan regarded 
Sanghavarman as pure and perfect in his conduct according to the discipline 
of a monastic. He requested him to dwell at this temple 1n honor of his virtue 
and character. Ven. Sanghavarman with Ven. Hui-Guan buIilt another three 
layers of the stupa, and this 1s how the structure 1s today. Ven.Sanghavarman 
was sincere 1n his practice and recited sutras day and night with great 
diligence. Monastics gathered around him for hIs teachings and to practice the 
path he taught. During this trme Buddhism flourished among the people In 
China. 


The Tripitaka master Sanghavarman, having øreat wisdom 1n regards to the 
Vinaya, Intended to arranse the full BhikkhumI ordination for nuns [with the 
two assemblies]. The nuns seeking reordination included Ven. Hui-Guo from 
the Ying-Fu Temple. At that time the two-fold assembly was not yetf 
completed, but the study of the Tripitaka was familiar among the monastic 
COmmunIty. 


Not long after the Sri Lankan BhikkhunI Ayya Sara arrived at Nanking. Ven. 
Sanghavarman was requested as the teacher (acarlya) by the Sangha to 
confinue teaching the Tripitaka. He Indicated the continuIty of the lineage and 
demonstrated an Impressive knowledge of the Tripitaka. 


At that time a monk called Hui-Y1 from Q¡-Huan Temple (NÑibbana Temple) 
went to the capital city Nanking and accused Ven. Sanghavarman of 
promoting distorted teachings with the wrong meaning. They debated face to 


1943 


face many times. Ven. Sanghavarman brought forth evidence for his 
Iinterpretatons that Ven. Y1 could not refute. Ven. Y1 acknowledged this 
evidence, after which changed and softened his attitude towards Ven. 
Sanghavarman. He praised Sanghavarmans views and followed hIs teachings 
willingly. Moreover, he summoned his disciples Including Ven. HuI-]i to 
assIst 1n the full Bhikkhunl ordination 1n which several hundred nuns recerved 
the two-fold assembly ordination. 


At the time of the Song dynasty the mayor of the city Peng named Y1-Kang 
honoured Ven. Sanghavarman as a saint for setIng a good exam-ple In 
Vinaya. Y1-Kang arranged a big offering. At that time the four fold assembly 
of the Sangha was flourishing at the capital city Nanking. 


Ven. HuiGuan believed that Ven. Sanghavarman had surpassing 
understanding, comprehension, and memory of the 
Samyuktabhidharmahrdayasastra. Although at this time the Tripitaka had 
been translated, 1t had not yet been formally written down. Promptly, that 
same year In September, scholars were convoked to Chang-Gan Temple to 
translate the text. Ven. Hui-Guan requested Ven. Sanghavarman to lead the 
øroup of translators. Sanghavarman examined the research thoroughly with 
øreat dedicaton and wrote down the translatlon himself. Later on, he 
confinually edited the translatlon of the Karmaphalanirdesa-sutra... 


As hIs determination to spread the Dhamma was strong, Ven. Sanghavarman 
had the desire to travel and teach without beIng tied down to one place. After 
he had transmitted the sutras, he took leave and returned to hIs nafIve country, 
India. The people together begsed him to stay but theIr efforts were 1n vaIn as 
none of them could convInce him to remain. At year 19, during the time of 
emperor Yuan-Jia, Ven. Sanghavarman accom-panled a merchant ship 
abroad. There 1s no record about how his life ended. 
-00Ö00- 

“Lives oƒ the Bhikkhumis” by Bao Chang, Liang Dynasty: 4 biography oƒ 
BhikkhUmi Seng-Guo oƒ Kuang-Ling cIty 


BhikkhUHi Seng-Guo; Original lay ƒamily name Zhao, frst name Fa-You; 
born In j}¡ region, Xiu-VŸu củy. 


From her birth she had a sincere, honest, pure, and simple nature. As a baby 
girl when her mother breast fed her she would not suckle after midday. Her 
parents were both surprised and Joyful about her exceptional qualitles. When 


1944 


she grew up, even though her mind was devoted to Buddhism, there were 
many obsfructive conditions that made 1t too difficult for her to ordain. 


Only at twenty seven did she finally recelve permisslon to renounce and 
follow her teacher Hui-Cong 1n Kuang-LiIng city. Seng-Guo was firm In her 
practice of Vinaya, and her medifative 1nsipht was clear. Often when she 
entered samadhi she would sit from sunset to dawn, or from dawn to sunset. 
Her breath was soft like cotton, and she was always abidIng 1n a pure sfate Of 
mind. Her silhouette was like a drled out tree. Still those with litle faith 
doubted her. 


In the sixth year of emperor Yuan-]1a, a forelgner shipowner, called Nandli, 
brought Bhikkhumis from SrI Lanka. They arrived at Song capital city and the 
bhikkhunmis resided at Jing-Fu temple. Soon after they arrived, they [the Sri 
Lankan Bhikkhunis] asked Ven. Seng-Guo: “Have any ƒoreign nuns arrived 
here before?` She answered: Never!" Again they asked: When the first 
BhikkhUPmis here received ordination, where did you receive the ordination 
Jrom the two assemblies? ˆ She answered: “The precepts were received from 
the monks alone.` The reason they ordained them with only the monks” 
assembly was to gøIive women the chance to ordain and 1nspIre them with 
respect for living within the Vinaya — 1t was a skilful means. For example, 
MahapraJapatI, after accepting the eight garudhammas, was therefore allowed 
to ordain. The 500 Sakyan women then followed MahapraJapatI as upaJJhay1m 
and ordained. This 1s the earliest example. 


Although Ven. Guo gave such an answer to the SrI Lanka nuns In her own 
mind she had doubt. Therefore she went and consulted the Tripitaka master, 
who gave the same opinion. But still she asked: “Should I renew the 
ordination?° He answered: “W7r/wue, concenfration, and wisdom are all gradual 
practices. So fo renew the ordination would be betfer. ` Not until the year 10 
(433 C.E.) did the ship owner, NandlI, again convey eleven Bhikkhunis from 
SrI Lanka, including Bhikkhumi Ayya Sara. By that time, the Bhikkhunis who 
had arrived previously could already speak the Song language [Chinese]. 
They requested Ven. Sanghavarman to set up the ordination altar at Nan-Ling 
temple. In successlon, more than 300 Bhikkhumis took reordination. 


During the eighteenth year of the reign of emperor Yuan-JIa, at aøe 34, once 
she medifated for several days. The Karmadana deliberately touched her and 
announced that she was dead. He was shocked and Informed the temple 
administrators. They Invesfigated her together. Ven. Guoˆ”s body was cold but 


1945 


her muscles were still firm. However, her breath started to move slightly. As 
soon as they began to move her body she opened her eyes, smiled and talked 
as usual. Therefore, the people with little faith were surprised and became 
devoted to her. There 1s no record about her later lIfe. 


“Lives oƒthe Bhikkhumis ` by Bao Chang, Liang Dynasty: 4 biography oƒ Pu- 
Xian Temple Bhikkhunil Bao-Xian 


Bao-Xian; Lay ƒamily name Chen; Chen city củHzen. 


At age sixteen her mother passed away. In memory of her, Bao-XIan did not 
eatf rice for 3 years, surviving on beans and taro. She did not wear silk fabrIcs 
or coffon; neither dịd she use a bed and woven mat. 


Aged nineteen she renounced and resided at Jian-An Temple. Her conduct In 
developing her practlce was very refined; she had a broad understanding of 
meditaton and Vinaya. Emperor Wen of the Song dynasty palid respects to 
Bao-X1an by making offerings of clothing and food requIsites. Subsequently, 
emperor XIao-Wu honored her with an allowance of ten thousand chen 
monthly. When emperor Ming ascended the throne, he received her with øreatf 
respect and offerings. By the first year of emperor TaIi-Shi she was made 
abbess of Pu-X1Ian Temple by Imperial decree. In the second year of Tai-Shi”s 
relgn she was again honored by Imperial decree being made a Sangha Judge 
1n the capital cIty of the province. 


She was a øreatÏy impressIve, determined character, with brilliant Judgement, 
as 1f she had psychic powers. Skilled In the logIc of debate, she was certainly 
capable of releasing any person who was wrongly accused. Her temperament 
was upripht and forthright, she would never compromise on what she knew 
was ripht. 


In the early peaceful period of the Jin dynasty [335-342 C.E.], the nun Jing- 
Jian was the first Chinese BhikkhumI. Initially, they received the ordination 
from the monks only. The nuns Hui-Guo and Jing-Y1n from Ying-Fu temple 
once quesftioned Ven. Gunavarman regarding this, Ven. Gunavarman said: 7z 
this counfry, 1n this territory there 1s no two ƒold assembly. However, receiving 
the ordination from the monks only 1s adequale. ` 


Later, nuns Hui-Guo and others encountered foreign Bhikkhunis when they 
arrived In China, Ayya Sara and others. In the eleventh year of the relgn of 


1946 


emperor Yuan-Jia [434 C.E.] they rereceived full ordination at Nan-Ln 
Temple from Ven. Sanghavarman. This does not mean that the former one- 
fold assembly ordination was not allowable. It 1s said that reordination was 
for the sake of Improving ther Vinaya. Later, many of those who were 
Interested reordained. 


However, problems arose when they ordained without 1nvestigating. In the 
time of emperor Yong-Hui, 1n the second year of his reign [650 Œ.E.], Vinaya 
master Ven. Fa-Ying at Jin-Xing Temple started to explain the Sarvastivada 
Vinaya. That day there were more than TØ nuns wishing to receIve ordination 
again. Bhikkhunmi Bao-X1an dispatched the head of the Sangha Bureau with an 
order to assemble the nuns 1n the Dharma hall. They made an announcemenf 
with the wooden knocker and commanded that all nuns not be allowed to 
receIve a second ordination without official approval. The problem arose 
because some of those who were ordained, when 1nvesfigated, were not old 
enouph to be ordained. TheIr upajjhayinis were told to assemble 1n advance 
and confess 1n front of the Sangha. In the future those seeking reordination 
were made to report to the Sangha Bureau to check that they were qualified. 
Ven. Bao-Xian also requested a person to supervise and examine the 
candidates to ascertain whether they are able to reordaIn. If they disobeyed or 
resIsted, It was commanded to dismiss them and not allow them to remain 1n 
the commumrty. After this, the wave of re-ordination was controlled. 

In her duties as a Sangha Judge she was 1ncorruptible and discerning. She gave 
comfort to the multitude and bestowed kindness on discIples. She was sober, 
with few desires, and was highly respected In the world. In the first year of 
the reign of emperor Sheng-Ming, aged 77, she passed away. 


-—-oOo--- 
Truyện các vị Tỳ kheo ni 


Tác giả: Đời Tấn, Thích Bảo Xướng, chùa Đại Trang Nghiêm 
Việt dịch: Chúc Giải-Huệ Hạnh-Diệu Tuyên 
Hiệu đính: Định Huệ - Biên tập: Ngộ Bôn 


Trong khoảng từ đầu niên hiệu Thăng Bình (357-361) đời Đông Tắn đến cuối 
niên hiệu Thiên Giám (Š02-519) đời Lương, có khoảng sáu mươi lăm vị mi sư 
không ưa chốn phôn hoa thị thành mà chỉ thích sống với chân lý đích thực. 
Tập truyện này được hình thành, chỉ mong người tìm cầu giải thoát gắng sức 
suy nghĩ và tu tập sánh bằng các bậc hiền đức thời xưa. 


1947 


Trong quá trình biên soạn, không sao tránh khỏi sự sai sót vụng về, mong chư 
tôn đức và các bậc thiện tri thức hoan hi bố chính cho những chỗ còn thiếu 
SÓT. 

ti£‡k 


Truyện 1: NI SƯ TỊNH KIÊM Ở CHÙA TRÚC LÂM, ĐỜI TẤN 


NI sư họ Trọng, tên là Linh Nghị, người Bành Thành. Cha mi sư giữ chức thái 
thú Vũ Uy. Thuở nhỏ, ni sư rất hiểu học; lớn lên, lập gia thất, nhưng không 
may đã sớm mất chồng, gia cảnh nghèo khó nên thường dạy đàn và sách vở 
cho những kẻ quyền quí tha hương. 


Một hôm, nhân nghe pháp, ni sư khởi lòng kính tin, ưa thích nhưng chưa biết 
thưa hỏi với ai. Về sau, ni sư gặp sa-môn Pháp Thỉ là một vị thông hiểu kinh 
điền. 


Vào giữa niên hiệu Kiến Hưng (313-317), đời Tắn, thầy xây chùa ở cửa phía 
tây cung thành. Ni sư đến đây và được nghe thầy thuyết pháp, nhân đó đại 
ngộ. Vì mong cầu lợi ích của chính pháp và nghĩ mình đang lúc khỏe mạnh, 
nên ni sư mượn kinh sách của thầy để xem và nhận được ý chỉ sâu xa. 

Hôm nọ, ni sư thưa thầy: 


- Trong kinh có ghi: “Tì-kheo, tì-kheo-ni”. Nay xin thầy cho con được xuất 
1a. 


Thầy bảo: 


- Bên Ấn Độ có hai chúng nam và nữ, nhưng ở đây chưa đủ giới pháp ấy. 
NI sư thưa: 


- Kinh đã ghi: “Tì-kheo, tì-kheo-ni”, lẽ nào lại có một giới pháp khác? 
Thầy bảo: 


- Người nước ngoài nói: “Bên mi có năm trăm giới”. Đó chính là điêm khác 
biệt. Cô nên đên hỏi hòa thượng. 


Hòa thượng dạy: 


- Giới của ni phân lớn giống giới bên tăng, chỉ khác vài chỗ, nêu không nhận 
được điêm khác nhau ây thì nhât định không được truyền. Bên n1 có mười giới 


1948 


được lĩnh thụ từ bên đại tăng, nhưng nếu không có hòa thượng ni thì không 
có người đê y chỉ. 


Ngay đó, mi sư tự cạo tóc, xin hòa thượng cho thụ mười giới. Lúc ây, có hai 
mươi bôn người cũng có tâm nguyện như mi sư. Họ cùng nhau xây chùa Trúc 
Lâm ở cửa phía tây cung thành. Thời đó chưa có thây mi, nên họ theo n1 sư 
học hỏi. 


Vượt hơn các vị hòa thượng có đức độ là sa-môn Trí Sơn người Tây Vực đang 
sông ở nước Kế-tân, là vị có trí tuệ, bao dung, độ lượng, chuyên tu tập thiền 
quán vả tụng niệm. 


Vào cuối niên hiệu Vĩnh Gia (307-313), đời Tân, sư sang Trung Quốc khất 
thực để nuôi sống bản thân, những điều nói ra cốt là để hoằng dương đạo pháp, 
nhưng lòng tin của con người thời ấy còn cạn mỏng, chưa ai biết cầu mong 
hay thưa hỏi. 


Đến niên hiệu Kiến Vũ thứ nhất (317), sư trở về nước Kế-tân. Sau đó, Phật- 
đô Trừng từ An Độ sang kê lại công hạnh và đức độ của sư. Nghe xong, mọi 
người đêu cảm thây hôi tiệc. 


Ni sư nuôi dạy đồ chúng có phép tắc rõ ràng và thanh cao thoát tục, thuyết 
pháp giáo hóa có ảnh hưởng rât lớn như gió thôi rạp cỏ. 


Vào niên hiệu Hàm Khang (335-342), đời Tắn, sa-môn Tăng Kiến thỉnh được 
các bộ Tăng-kì-nI, Yêt-ma và Giới bản tại nước Nhục-ch1. 


Vào ngày 8 tháng 2 niên hiệu Thăng Bình thứ nhất (357), ni sư thỉnh được vị 
sa-môn người nước ngoài là Đàm-ma-kiệt-đa lập giới đàn tại Lạc Dương. 
Cũng vào đời Tấn, sa- -môn Thích Đạo Tràng cho nhân duyên giới kinh rất khó 
trao truyền, nên pháp sự ây không thành tựu. Nhân đó, mi sư cùng với ba vị 
đồng một đản giới đi thuyên vượt qua sông Tứ, đến chỗ đại tăng để xin thụ 
giới cụ túc. Vào đời Tấn, ni sư là vị tì-kheo-ni đầu tiên trên mảnh đất Trung 
Hoa này. 


Ngay ngày yết-ma truyền giới, có mùi thơm đặc biệt lan tỏa khắp nơi, đại 
chúng đều nghe thấy, ai nẫy vô cùng vui mừng và cảng thêm kính trọng n1 SƯ. 
Nhờ gìn giữ giới hạnh nghiêm mật, chí tu học không ngừng nghỉ, nên nI sư có 
rất nhiều thí chủ. Tuy nhiên, được cúng dường bao nhiêu thì ni sư phân phát 
bấy nhiêu, lúc nào cũng ưu tiên cho người, còn mình thì nhận sau cùng. 


1949 


Vào cuối niên hiệu Thăng Bình (357-362), ni sư bỗng nghe phảng phất mùi 
thơm trước đây và thấy một luồng ánh sáng đỏ, lại có cô gái câm cành hoa 
năm màu từ trên hư không đi xuống. Thấy vậy, ni sư vô cùng vui mừng và 
bảo đại chúng: 


- Các vị hãy khéo tu trì, giờ ta đi đây! 


Nói xong, mi sư chấp tay từ biệt mọi người, rôi bay thăng lên trời. Đoạn đường 
ni sư lướt qua sáng rỡ như câu vông. Năm đó, mi sư bảy mươi tuôi. 


Truyện 2: NI SƯ AN LINH THỦ Ở CHÙA KIÊN HIẾN, NƯỚC TRIỆU 


Ni sư họ Từ, người huyện Đông Quản. Cha ni sư tên là Xung, làm quan ngoại 
binh lang cho nước Triệu. Thuở nhỏ, ni sư rất thông minh, hiếu học, lời nói 
tao nhã, lưu loát, tính cách thanh cao, giản dị, không ưa cuộc sống thế tục, chỉ 
thích thảnh thơi, nhàn nhã, an định, lý Phật pháp để tự vui, không thích lập 
ø1a đình. 


Một hôm, cha nI sư bảo: 
- Con nên lập gia đình, đâu thê ở như vậy được. 


Ni sư thưa: : 
- Con nguyện một lòng tu học Phật đạo, hoàn toàn không muôn lập gia đình. 


Cho dù mọi người khen hay chê, con. vẫn không thay đổi. Bản tính con trong 
sáng, ngay thắng, tự biết đủ, thì đâu cần phải tuân giữ tam tòng mới được xem 
là đúng khuôn phép. 


Người cha bảo: 
- Con muôn sông độc thân thì chỉ có ích cho bản thân, làm sao phụ giúp cha 
mẹ được. 


Ni sư thưa: 
- Con lập chí hành đạo là vì muôn cứu độ tât cả chúng sinh, huông là cha mẹ 
ưl 


Thấy cô con gái đã quyết chí, người cha đem việc này đến hỏi ngài Phật-đồ 


Trừng. Sư bảo: 
- Ong hãy về nhà, ăn chay, ba ngày sau trở lại đây. 


1950 


Ông Xung làm theo lời dạy. Sau đó, sư lẫy cây yên chi mài với dầu mè, lẫy 
phân ấy bôi vào lòng bàn tay phải của ông Xung, rồi bảo ông nhìn vào đấy. 
Tức thời, ông nhìn thấy một vị sa-môn có hình dáng như người nữ đang giảng 
pháp giữa hội chúng đông người. Ông trình bày đầy đủ việc này với sư. Nghe 
xong, sư bảo: 


- Vị ấy là tiền thân của con ông. Đời trước, cô ấy xuất gia, làm lợi ích cho tất 
cả chúng sinh. Trước kia, cô ây đã từng làm việc như thế, giờ đây nếu ông 
thuận theo chí nguyện của cô thì họ hàng của ông sẽ vẻ vang, phát đạt, khiến 
ông cũng được giàu sang, thoát khỏi biển khổ sinh tử, đạt đến bờ giải thoát. 
Vâng lời sư, ông Xung trở về, cho phép con mình xuất gia. Ni sư theo sư xuất 
gia, thụ giới với ni sư Tịnh Kiểm và xây chùa Kiến Hiền. Sư lấy vải tốt do vua 
Thạch Lặc cúng dường còn sót lại cắt may thành y bảy điều và lây chiếc bình 
rửa hình vòi voi trao cho m1 sư. 


Ni sư xem tất cả sách vở, vừa đọc qua là đã thuộc lòng, trí thấu hiểu ý chỉ sâu 
xa, tâm quán chiếu nghĩa lý tường tận. Những người học đạo đương thời 
không ai không kính trọng mi sư. Nhân đó, có hơn hai trăm người phát tâm 
xuất gia. Ni sư còn tạo dựng năm, sáu ngôi tỉnh xá và không ngại độ bọn cướp 
vì nI sư cho rằng, chỉ cần siêng năng chịu khó thì họ đều tu học thành tựu. Từ 
đó, Thạch Hồ rất kính phục ni sư. 

Về sau, ông Xung được đề cử làm thái thú Thanh Hà giữ chức huỳnh môn thị 
lang. 


Truyện 3: NI SƯ TRÍ HIÊN Ở TÂY TỰ, TƯ CHÂU 


NI sư họ Triệu, người Thường Sơn. Cha mi sư tên là Trân, phụ tá huyện lệnh 
Liễu. Thuở nhỏ, ni sư đã có ý chí kiên trinh, khí tiết cao thượng. Đến khi xuất 
gia, ni sư giữ gìn giới hạnh vẹn toàn, tâm trí an định, sáng suốt, rỗng rang, 
không tạp loạn. 


Thái thú Đỗ Bá rất sùng tín đạo Hoàng Lão, không ưa đạo Phật. Ông ta ra lệnh 
các chùa hẹn ngày tuyển chọn người có cốt cách cao vời hội đủ các tiêu chuẩn 
qui định để đào thải những kẻ tầm thường. Nghe tin ấy, các vị trẻ tuổi đều sợ 
hãi chạy trồn, riêng ni sư không lo sợ, nét mặt tươi vui, an nhiên như bình 
thường. 


Trường bắn ở ngoài thành tập trung toàn là các bậc tuổi cao đức trọng. Đến 
ngày thi tuyên, trong số ni chúng chỉ có một mình ni sư là người khỏe khoắn, 
mạnh mẽ. Trước hết, Đỗ Bá thử cốt cách của ni sư thì hội đủ các tiêu chuẩn. 


1951 


Dáng vẻ của ni sư thanh cao, dịu dàng, lời nói trong sáng, khôn khéo. Đỗ Bá 
vốn có tâm xấu xa, ép ni sư ở lại một mình. Biết lòng dạ ông ta, TI sư nguyện 
không hủy phạm giới pháp. Bất kế đến tính mạng, ni sư lớn tiếng chồng cự 
lại. Đỗ Bá nồi giận, dùng dao chém vào ni sư đến hơn hai mươi nhát, khiến ni 
sư bất tỉnh, ngã lăn ra đất. Khi hắn bỏ đi, ni sư mới tỉnh lại. 


Từ đó, ni sư cảng thêm tỉnh tiễn gấp bội, chỉ ăn rau quả và thực hành khổ 
hạnh. Ni sư có hơn trăm người đệ tử, lúc nào cũng hòa hợp như nước với sữa. 
Đến khi Phù Kiên soán ngôi, nghe danh tiếng ni sư, ông ta rất kính trọng, may 
ca-sa bằng gắm lụa trị giá đến trăm vạn lượng vàng để ban tặng ni sư, ba năm 
mới hoàn thành. 


Sau, ni sư sống ở Tây tự, Tư châu, hoằng dương chính pháp, làm cho mọi 
người phát khởi tín tâm và theo đó thực hành. 


Vào giữa niên hiệu Thái Hòa (366-371) đời Tấn, đã ngoài bảy mươi tuổi, ni 
sư vẫn thường tụng kinh Chính pháp hoa, một ngày đêm là trọn bộ. Chim chóc 
thường bay đến đậu quanh chùa. Những lúc ni sư kinh hành, chúng hót vang, 
bay lượn theo sau n1 sư. 


Truyện 4: NI SƯ DIỆU TƯỚNG Ở BẮC NHẠC, HOĂNG NÔNG 


NI sư họ Trương, tên là Bội Hoa, người Hoăng Nông. Cha mi sư tên là Mậu, 
g1a đình vôn giàu có, sung túc. Thuở nhỏ, mi sư đã nghiên cứu kinh sách của 
các bậc thánh hiện. 


Năm ni sư mười lăm tuổi, gặp lúc quan thái tử xá nhân, người thuộc bộ tộc 
Thát Đát ở vùng phía bắc Trung Quốc, đang chịu tang cha, nên không thê đi 
sính lễ. Do không thích lập gia đình, nên ni sư xin từ hôn. Nhân đó, ni sư xin 
xuất gia và được cha đồng ý. Ni sư chỉ ăn rau quả, tinh tiến tu học, để tâm 
rong chơi trong kho tàng chính pháp và thông đạt được pháp tướng. 

Ni sư sống trong một nơi hoang văng ở phía tây Ấm lâm, thuộc Bắc Nhạc, 
Hoằng Nông. Ni sư có rất nhiều đệ tử, ai cũng thích cuộc sông thanh thoát, an 
nhàn. Ni sư ân thân ở đó hơn hai mươi năm, chuyên tu khổ hạnh ngày càng 
tinh tiến. Mỗi khi thuyết pháp độ người, ni sư thường sợ người nghe không 
chú tâm, có khi phải rơi nước mắt để mọi người cùng hiểu. Vì thế, những 
người được n1 sư chỉ dạy đều đạt được nhiều lợi ích. 


1952 


Vào giữa niên hiệu Vĩnh Hòa (345-357) đời Tắn, thái thú Hoằng Nông thỉnh 
cúng dường bảy ngày. Một hôm, thây vị cư sĩ ngôi trên tòa thưa hỏi vê Phật 
pháp mà lời nói cao ngạo, không khiêm tôn, mi sư nghiêm mặt nói: 


- Ông chăng những có kiến chấp cao ngạo mà còn quá coi thường vị quan 
trưởng ở đây. Sao lại vô lễ, tự cho mình là hơn hăn mọi người? 


Nói xong, nI sư cáo bệnh, rôi lui về. Những kẻ đạo tục thời ây đêu khen ngợi, 
cảm phục n1 sư. 


Sau, ni sư bị bệnh nằm trên giường nhiều ngày. Khi lâm chung, thân sắc rất 
tươi tỉnh, ni sư bảo các đệ tử: 

- Không luận là giàu hay nghèo, hê có sinh ắt có tử, hôm nay thây từ biệt các 
COn. 


Nói xong, ni sư thị tịch. 
Truyện 5: NI SƯ KHANG MINH CẢM Ở CHÙA KIÊN PHÚC 


Ni sư họ Chu, người Cao Bình. Lúc chưa xuất gia, ni sư tu theo kinh Đại thừa. 
Một hôm, ni sư bị tên cướp bắt giữ, hắn muốn ép làm vợ. Ni sư phải chịu 
nhiều khô SỞ, thể không chịu nhục, nên bị đày đi chăn đê suốt mười năm. Ni 
sư rất muốn về thăm quê hương, nhưng không biết đường đi, nên thường nghĩ 
đến tam bảo và mong được xuất gia. 


Ngày nọ, gặp một vị tì-kheo, ni sư liền xin thụ năm giới và được vị tì-kheo 
trao cho quyên kinh Quán Thế Âm. Nhận được kinh, ni sư tụng trì suốt ngày 
đêm không nghỉ, cầu mong được về đến nhà để xây tháp năm tầng. Không 
dẫn được nỗi lòng, ni sư đành bỏ trốn, đi về phía đông. Hoàn toàn không biết 
đường đi, ni sư phải trèo đèo lội suỗi suốt ngày đêm. Đi thắng đến một ngọn 
nÚI, nI Sư thấy có con hồ văn chỉ cách ni sư vài bước. Lúc đầu, ni sư vô cùng 
sợ hãi; nhưng chốc lát nhiếp niệm lại, quyết tâm đi tiếp theo sau hồ, trải qua 
nhiều ngày thì đến được Thanh châu. Khi sắp vào thôn xóm, hồ bỗng nhiên 
biên mất. 


Vào làng, ni sư lại bị Minh Bá Liên bắt giữ, nên viết thư gửi về nhà để chồng 
con đến chuộc về. Sau khi về nhà, bị gia đình ngăn cản, chí nguyện chưa thành 
tựu, nên ni sư rất buồn khổ. Từ đó, ni sư nỗ lực không ngừng suốt ba năm 
ròng, dốc chí thiền định, giữ gìn các học giới, nếu có lỡ phạm thì sám hối 
trong nhiều ngày, chủ yếu thấy được tướng tốt mới thôi. Các tướng tốt như là 


1953 


thấy mưa hoa, hoặc nghe tiếng nói giữa hư không, hoặc thấy hình tượng Phật, 
hoặc đêm mộng thấy điềm lành... Năm tháng trôi qua, công phu tu tập càng 
thuần thục, rất nhiều nam, nữ ở vùng phía bắc Trường giang đến nương tựa ni 
sư và kính thờ như bậc thây. 


Mùa xuân niên hiệu Vĩnh Hòa thứ tư (348), đời Tắn, ni sư cùng với mười vị 
như Tuệ Trạm v.v... vượt qua Trường giang, đến vùng đất của quan tư không 
tên là Hà Sung. Vừa gặp mi sư, ông Sung vô cùng kính trọng. Lúc đó, ở kinh 
đô chưa có chùa ni, ông Sung sửa nhà riêng của mình thành chùa, rồi cúng 
dường ni sư. Ông ta hỏi ni sư: 


- Nên đặt tên chùa là gì? 


NI sư trả lời: 
- Ngày nay, nước Tân mới có đủ bôn bộ chúng, chùa chiên do đàn-việt xây 
cât đêu nhăm tạo phúc nghiệp, nên đặt tên là “Kiên Phúc tự”. 


Thế là ông thuận theo lời ni sư. 
Về sau, ni sư bị bệnh trong thời gian ngắn, rồi qua đời. 
Truyện 6: NI SƯ ĐÀM BỊ Ở CHÙA VĨNH AN 


NI sư họ Đào, người Kiến Khang, Đan Dương. Từ nhỏ, mi sư đã có lòng tin 
trong sạch, muôn tu học chính pháp. Vì không có anh em, chỉ một mình sông 
với mẹ, nên ni sư hêt lòng phụng dưỡng mẹ, bà con xóm làng ai cũng khen 
ngợi. 


Vào tuổi thành niên, có người đến dạm hỏi, nhưng ni sư không bằng lòng. 
Người mẹ chiều ý con mình, nên cho phép xuất gia. Ni sư giữ giới hạnh rất 
tinh nghiêm, ngày đêm không lười mỏi. 

Mục đề đời Tắn kính trọng ni sư, lẫy lễ mà đón tiếp. Vua thường ca ngợi: 

- Càng nhìn lâu, thấy ni sư càng đẹp. 


Vua nói với Chương hoàng hậu họ Hà: 
-Kinh đô này ít có vị tì-kheo-ni nào đẹp như Đàm BỊ! 


Đến niên hiệu Vĩnh Hòa thứ mười (354), hoàng hậu cho xây chùa ở làng Định 
Am đê cúng dường n1 sư, đặt tên là Vĩnh An (nay là chùa Hà Hậu). Ni sư hóa 
độ chúng sinh với tâm khiêm hạ, chưa từng tỏ vẻ kiêu căng hay xem thường 


1954 


người khác. Nhờ vậy, danh tiếng ngày càng vang xa, mọi người xa gần tấp 
nập kéo vê, trong đó có khoảng ba trăm người theo làm đệ tử mi sư. 

Niên hiệu Thái Nguyên thứ hai mươi môt (396), mi sư viên tịch, thọ bảy mươi 
ba tuôi. 


Đệ tử Đàm La tính thông kinh luật, tài nghệ khéo léo, là người được thừa kế 
sự nghiệp của mi sư, lại xây tháp bôn tâng, giảng đường, phòng ôc và dựng 
điện thờ tượng Phật nhập miêt-bàn cùng bảy Đức Phật đời quá khứ. 


Truyện 7: NI SƯ TUỆ TRẠM Ở CHÙA KIÊN PHÚC 


Ni sư họ Bảnh, người Nhâm Thành. Ni sư có tướng mạo thanh thoát, chí khí 
cao vời, tâm tính khoan dung, thường mặc y phục xấu, ăn các thức dở đề vui 
sống, luôn lẫy việc độ sinh làm chính. 


Có lần, ni sư đắp y, đi vào núi, giữa đường thì gặp bọn cướp. Chúng đưa dao 
định chém ni sư, nhưng tay không nhắc lên được. Nhân đó, chúng xin chiếc y 
mà ni sư đang đắp. Ni sư vui vẻ cười và nói: 

-Các ông lòng tham thì quá lớn nhưng cái có được tất ít ỏi. 


Nói xong, nI sư cởi chiêc áo trong và cái váy mới đưa cho chúng. Bọn cướp 
từ chôi, không nhận, xin trả lại, nhưng ni sư đê đó, rôi bỏ đi. 


Niên hiệu Kiến Nguyên thứ hai (344), ni sư vượt qua Trường giang. Vừa gặp 
ni sư, quan tư không Hà Sung rất kính trọng và mời ni sư về trụ tại chùa Kiến 
Phúc. 


Truyện 8: NI SƯ TĂNG CƠ Ở CHÙA DIÊN HƯNG 


NI sư họ Minh, người Tế Nam. Thuở nhỏ, ni sư đã hướng tâm về đạo, phát 
nguyện xuất gia nhưng mẹ không cho phép. 

Từ đó, người mẹ lặng lẽ hứa gả cho người và âm thầm nhận sính lễ. Sắp đến 
ngày rước dâu, ni sư mới biết. Thế là ni sư tuyệt thực, nước cũng không uống. 
Họ hàng đều khuyên can nhưng ni Sư quyết không thay đổi chí nguyện. Đến 
ngày thứ bảy, người mẹ gọi chàng rễ đến. Vốn là người có lòng kính tin tam 
bảo, thấy ni sư đang trong cơn nguy kịch, chàng rễ nói với người mẹ: 


- Mỗi người có một chí nguyện riêng, chúng ta không nên cưỡng ép theo ý 
của mình. 


1955 


Người mẹ thuận theo lời ẫy. Nhờ vậy, nI sư được xuất gia; lúc đó, mi sư hai 
mươi mốt tuổi. Bà con hai bên nội ngoại đều đến thăm hỏi, chúc mừng. Ai 
cũng đem theo gâm lụa quí báu và các món quà giá trị để ban tặng ni sư. Vị 
quan châu mục cấp kỹ quận thú đích thân đến thăm, đạo tục đều khen là điều 
chưa từng có. Sau khi xuất gia, ni sư giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm, siêng năng 
học tập kinh điển, thường được sánh với ni sư Đàm Bị là vị ni nôi tiếng. Ni sư 
có nhiêu biệt tài, những điều sâu xa bí ân đều am hiểu, lời nói khéo léo, việc 
làm giỏi giang, nên được vua ca ngợi, lẫy lễ mà đón tiếp. 

Niên hiệu Kiến Nguyên thứ hai (344), hoàng hậu họ Trữ cho xây chùa ở trong 
hẽm Thông Cung thuộc làng Đô Đình, đặt tên là Diên Hưng, mời ni sư về trụ 
trì và có hơn một trăm người theo làm đệ tử. NI sư làm Phật sự rất trong sáng 
nên đạo tục ngày càng kính trọng. 


Vào năm đầu niên hiệu Long An (397), ni sư thị tịch, thọ sáu mươi tám tuổi. 
Truyện 9: NI SƯ ĐẠO HINH Ở ĐÔNG TỰ, THÀNH LẠC DƯƠNG 


Ni sư họ Dương, người Thái sơn, bản tính chuyên cân, luôn hòa thuận với mọi 
người. Lúc còn là sa-di, mi sư luôn vì đại chúng làm mọi việc và miệng thường 
nhâm tụng kinh. 


Đến năm hai mươi tuôi, ni sư tụng các kinh Pháp hoa, Duy-ma v.v... Sau khi 
thụ giới cụ túc, ni sư nghiên cứu nghĩa lý kinh điển, thường ăn rau quả, thực 
hành khổ hạnh; càng lớn tuổi càng tinh tiễn hơn. 

Thời gian trụ tại Đông tự, thành Lạc Dương, mi sư thường luận bàn ý chỉ Phật 
pháp và thông đạt nhất là kinh Tiêu phẩm, chú trọng ở chỗ thông hiểu nghĩa 
lý, không quan tâm đến ngôn từ. Những người học đạo ở châu này đều tôn ni 
sư làm thầy. Trong số các tì-kheo-ni giảng kinh, ni sư là người đầu tiên. 

Vào niên hiệu Thái Hòa (366-371), đời Tân, có một cô gái tên là Dương Linh 
Biện, là người sùng tín đạo Hoàng Lão, chuyên luyện phép phục khí. Thời 
gian đầu, cô ây được nhiều người kính trọng và tôn làm thầy, nhưng đến khi 
ni sư nồi tiếng thì phép thuật của cô ta không được để ý đến nữa. Từ đó, Linh 
Biện giả kết làm người cùng họ và thường tới lui thăm hỏi ni sư, ngược lại 
trong lòng thì ganh ghét, ngầm tìm cách hãm hại. 


Lân nọ, cô ta lén bỏ thuôc độc vào thức ăn của ni sư. Thê là ni sư bị trúng độc, 
chữa đủ mọi cách vân không khỏi. Các đệ tử thưa: 
- AI đã làm thây bệnh? 


NI sư bảo: 


1956 


- Thây đã biệt rõ người hại, nhưng mọi việc đêu tùy thuộc vào nghiệp duyên, 
các con đừng hỏi nữa. Giả sử nói ra mà có lợi ích, thây còn không nói, huông 
là không có ích lợi. 


Vừa dứt lời, mi sư thị tịch. 
Truyện 10: NI SƯ ĐẠO DUNG Ở CHÙA TÂN LÂM 


NI sư người Lịch Dương, ở chùa Ô Giang. Ngoài việc giữ gìn giới hạnh tính 
nghiêm, n1 sư còn giỏi xem bói tôt xâu, đoán biệt được những việc tội phúc, 
nên được người đời tôn là bậc thánh. 


Bấy giờ, Minh để đời Tấn rất kính trọng và thờ ni sư làm thầy. Một hôm, 
muôn thử xem ni sư là phàm hay thánh, vua cho người lây hoa lót dưới tòa 
ngồi của ni sư, thì quả nhiên hoa không bị dập nát. 


Đến đời Giản Văn đế, ban đầu ni sư thờ sư Thanh Thủy làm thấy, là người 
được vua phong là Vương Bộc Dương. Sư cho xây một giảng đường trong 
dinh thự của mình để ni sư hoăng pháp. Ni sư đến đây thuyết giảng nhiều lần 
nhưng chưa có ai theo học. Sau đó, mỗi khi vua bước vào thì thấy có một vị 
thần, hình dáng như sa-môn, to lớn chật cả phòng. Vua nghi đó là do ni sư 
biến ra, nhưng không đám quả quyết. 


Thời gian sau, quạ làm tô trên điện Thái Cực, vua sai Khúc An Viên xem bói. 
Ong ta tâu: 
- Phía tây nam có vị sư nữ có khả năng diệt trừ điêu quái lạ này. 


Khi ây, vua sai người đên chùa Ô Giang mời ni sư vào cung đê hỏi việc này. 
NI sư nói: 

- Chỉ có cách ăn chay bảy ngày và thụ trì tám pháp trai giới thì việc ây tự nhiên 
diệt trừ. 


Vua làm theo lời ni sư đặn và hết lòng cung kính hành trì. Chưa đủ bảy ngày, 
bẩy quạ tập trung lại và dời tổ đi nơi khác. Từ đó, vua càng kính tin sâu sắc, 
xây chùa, mời ni sư về trụ trì và cúng dường mọi thứ cân dùng. Vua lấy tên 
rừng để đặt tên chùa là Tân Lâm; đồng thời, vua tôn ni sư làm thầy và phụng 
thờ chính pháp. Về sau, nhà Tấn hiển vinh, người dân mến mộ đạo Phật, đó 
là nhờ năng lực tu trì của mi sư. 


Đên đời Hiệu Vũ đê, mì sư càng được mọi người kính trọng tôn sùng. 


1957 


Vào niên hiệu Thái Nguyên (376-396), bỗng nhiên không thấy tung tích ni sư 
nữa, tìm hỏi cũng không biệt ở đâu. Vua cho chôn y bát của ni sư, nên bên 
cạnh chùa có một ngôi mộ. 


Truyện 11: NI SƯ LINH TÔNG Ở TƯ CHÂU 


NI sư họ Mãn, người làng Kim, Cao Hồ. Thuở nhỏ, ni sư có lòng tin trong 
sạch, nên được xóm làng khen ngợi. Gặp thời loạn lạc, gia đình ly tán, nên ni 
sư bị giặc bắt, nhưng vẫn chí thành tha thiết niệm Phật, pháp, tăng và tụng 
phẩm Phố môn. Một hôm, ni sư nhồ hết lông mày, dối nói là bị bệnh hủi và 
khẩn khoản xin được thả về. 


Men theo con đường đi về phía nam đề đến Ký châu, ni sư lại bị bọn giặc đuôi 
theo. Lập tức, mi sư leo lên cây, chí thành niệm Phật. Bọn giặc chỉ ngó phía 
trước mà không nhìn lên trên, tìm kiếm một hồi không được, chúng đành bỏ 
đi. Ni sư trèo xuống và đi tiếp, không dám xin ăn mà vẫn không hề thấy đói. 
Chiều tối thì đến Mạnh tân nhưng không có thuyền để qua sông, ni sư lo sợ 
thấp thỏm nên lại niệm tam bảo. Bỗng nhiên, ni sư thấy một con nai trăng 
không biết từ đâu tới, rồi lội xuống sông. Nó đi đến đâu thì cát nổi lên đến đó 
và mặt nước không hề có sóng. Ni sư theo nai qua sông mà không bị thấm 
ướt, đi qua bình an như đi trên đất liền. Nhờ vậy, ni sư về đến nhà. Ngay đó, 
ni sư xuất gia học đạo, nghiên cứu Phật pháp, tỉnh tiến tu hành, thông suốt 
giáo nghĩa và lĩnh hội được yếu chỉ. 


Nghe tin này, Hiếu Vũ để đời Tấn sai người mang thư đến hỏi thăm. Về sau, 
nhân dân trong nước bị bệnh dịch, nhiều người đói khát, khốn khổ. Ni sư dốc 
hết tiền của để ban phát cho tất cả những người đến xin. Không ngại xa xôi, 
gian khó, hễ ai đến xin, ni sư đều cung cấp đầy đủ theo nhu cầu của họ. Số 
người đến nương nhờ ngày càng đông làm cho ni sư phải chịu đói, vất vả, hình 
hài tiều tụy. 


Năm bảy mươi lăm tuôi, vào một sáng nọ, mi sư gọi các đệ tử vào và kê lại 
giâc mộng hôi hôm. Ni sư nói: 


- Tối qua, thầy mộng thấy. một ngọn núi lớn tên là Tu-di, cao lớn sừng sững 
chọc trời, được trang trí bằng nhiều vật báu, chiếu sáng rực rỡ như ánh mặt 
trời. Lại có tiếng trống pháp vang rên, khói hương phảng phất, có tiếng nói 
văng văng bên tai khiến thầy ngạc nhiên, sợ hãi, thức dậy. Ngay lúc đó, trong 
người thầy bỗng cảm thấy khác thường, tuy không đau đớn mà như bị xây 
xâm mặt mày. 


1958 


Nghe vậy, người đồng học Đạo Tân nói: 

- Đó chính là cõi Cực Lạc. 

Trò chuyện chưa xong, ni sư bỗng nhiên thâu thân thị tịch. 
Truyện 12: NI SƯ CHI DIỆU ÂM Ở CHÙA GIẢN TĨNH 


Không rõ mi sư người xứ nảo. Thuở nhỏ, mì sư đã dôc chí tu đạo, sông ở chôn 
kinh thành, tinh thông cả nội và ngoại điên, đặc biệt giỏi về văn chương. 


Hiếu Vũ đề đời Tấn, thái phó Vương Đạo và Mạnh Khải ở Cối Kê v.v... đều 
kính trọng ni sư. Mỗi khi cùng với vua, thái phó và các học sĩ trong triều bàn 
luận về văn chương, mi sư thường thể hiện tài năng kiệt xuất. Nhờ vậy, danh 
tiếng ni sư vang khắp. 


Niên hiệu Thái Nguyên thứ mười (385), thái phó lập chùa Giản Tĩnh, mời ni 
sư về trụ trì và có hơn trăm người theo làm đệ tử. Nhờ nương theo ni sư tu 
học, ai cũng tinh thông nghĩa lý về nội lẫn ngoại điển và tất cả đều thành đạt. 
Thí chủ đến cúng dường không ngớt, mỗi ngày có hơn trăm chiếc xe ngựa chở 
phẩm vật đến chùa cúng dường, nên ni sư trở thành người giàu nhất kinh 
thành, bất luận kẻ sang người hèn đều tôn ni sư làm thây. 


Khi thứ sử Vương Thâm ở Kinh châu qua đời, trong lòng Liệt Tông muốn đưa 
Vương Cung lên thay ông ấy. Nhưng trước đây, do nghe theo lời Vương Cung 
XÚI glục, Thầm đã đánh bại Hoàn Huyền tại Giang Lăng, nên giờ đây Hoàn 
Huyền rất sợ Vương Cung. Lúc Ân Trọng Kham còn là học trò của Vương 
Cung, Hoàn Huyền biết Ân Trọng Kham là người kém tài cũng dễ sai bảo, 
nên trong lòng muốn đưa Trọng Kham lên thay. Vì vậy, Hoàn Huyền sai sứ 
đến nhờ ni sư Diệu Âm sắp đặt việc nhậm chức ở Kinh châu cho Trọng Kham. 
Ít lâu sau, Liệt Tông đến hỏi ni sư: 


- Kinh châu đang thiếu một vị quan. Xin hỏi: “Ai là người đáng được nhậm 
CHÚC. 


NI sư nói: 


- Bân đạo là người xuât gia, đầu nên tham dự vào sự mưu tính ở đời, nhưng 
nghe mọi người bàn luận và đều nói: “Không có người nào giỏi hơn Ấn Trọng 


1959 


Kham vì ông ta có những ý tưởng rât sâu sắc, nên xứng đáng trân nhậm Kinh 
châu”. 


Thuận theo lời nI sư, vua ban lệnh cho Trọng Kham lên thay Vương Thâm. 
Từ đó, mi sư có quyên hành khuynh loát cả triêu đình, uy thê trùm khắp trong 
ngoài. 


Truyện 13: NI SƯ ĐẠO NGHI Ở CHÙA HÀ HẬU 


Ni sư họ Giả, người Lâu Phiên, Nhạn Môn, là cô của ngài Huệ Viễn. Đến tuổi 
thành niên, ni sư được gả cho Giải Trực là người cùng quận. Đang lúc làm 
huyện lệnh tại Tâm Dương, Giải Trực qua đời. 


Năm hai mươi hai tuổi, ni sư buông bỏ việc đời, xuất gia học đạo. Là người 
thông minh, nhanh trí, học rộng, nhớ lâu, nên khi tụng kinh Pháp hoa, học 
kinh Duy-ma và kinh Tiểu phẩm, ni sư đều thông hiểu ý nghĩa, lĩnh hội lý mầu 
và nhờ tu tâm mà tự mình tỏ ngộ, giới hạnh cao vời, tinh thần thư thái. 

Nghe ở kinh đô, kinh luật dần dần đầy đủ, các hội giảng kinh diễn ra liên tục, 
nên vào cuối niên hiệu Thái Nguyên (376-396) đời Tấn, ni sư đến kinh đô, trụ 
tại chùa Hà Hậu, chuyên tâm nghiên cứu yếu chỉ sâu xa của luật tạng. Ni sư 
luôn khiêm hạ, kính thuận mọi người, dù ở nơi thanh vắng vẫn không hề lười 
mỏi. Ni sư thường mặc y phục thô xấu, mang bát, cầm gậy đi khất thực với 
dáng vẻ thanh thoát, tự tại, nên tăng tục đều kính trọng. 


Năm bảy mươi tám tuôi, ni sư bị bệnh đã đến lúc nguy kịch, nên càng nhiếp 
tâm dôc sức tụng niệm, không biệt mỏi mệt. Thây vậy, đệ tử đên thưa: 


-Xin thây nghỉ ngơi để mau lành bệnh. 
NI sư bảo: 

-Các con không nên nói như vậy. 

Vừa dứt lời, n1 sư thị tịch... 





Taj Mahal-HH/AD 2011 FẾ 
1960 


bí 


Yama (SKT) — king of underworld = Diễm vương 


'Yama — five prohibitlons: steal, lie, take Intoxicants, kill or harm another 
creafures and to engage 1n sexual Infercourse... 


Yama world — âm phủ 
Yasa 


Yasa was a bhikkhu during the time of Gautama Buddha. He was the sixth 
bhikkhu In the Buddhaˆs sangha and was the sixth to achieve arahanthood. 
'Yasa lived In the óth century BCE in what 1s now Uttar Pradesh and Bihar In 
northern India. 


Yasa was raIsed In Varanasl In a life of luxury. His father was a milllonaIre. 
The family home was full of servants, musicians and dancers who catered for 
the familyˆs needs and entertainment. One day, when he had become a young 
man, Yasa awoke early and saw his female servants and entertainers asleep In 
a repulsive state. Disgusted by the spectacle, Yasa realised the vanity of 
worldly life, and left the family home muttering “IDistressed am Il, oppressed 
am Ï” and Journeyed In the direction of Isipatana where the Buddha was 
temporarly residing after his first five bhikkhus had attained arahantship. ThIs 
was five days after all of the first five bhikkhus had attained arahantshp. 


The Buddha was pacIng up and down 1n an open space near where Yasa was 
muttering “Distressed am I, oppressed am I”, and called Yasa over to hm, 
Iinviting him to sit down. Yasa took off his golden sandals, saluted and sat 
down. The Buddha gave a dharma discourse, and Yasa achieved the first staøe 
of arahanthood, sotapanna. 


At first, the Buddha spoke about generosity (Dana), morality (sila), celestial 
sfates (sagøa), the evils of sensual pleasure (kamadinava), blessing of 
renunciation (nekkhammanIsamsa), before teaching the Four Noble Truths. 
Yasaˆs mother had noticed her sonˆ”s absence, and notified her husband, who 
sent horsemen 1n four direcflons to search for Yasa. Yasaˆs father headed In 
the direction of Isipatana, following the trail left by the golden slippers. When 


1961 


the millionaire saw the Buddha and asked him 1f he had seen Yasa, the Buddha 
asked him to sit down, and then delivered a dharma talk. After this Yasa”s 
father became the first to take refuge 1n the Triple Gems, the Buddha, Dharma 
and Sangha. Yasa, who was In the vicimty and had heard the talk given to his 
father, became an arahant. After father and son were reunited, the father 
1nvited the Buddha and the Sangha to his home for alms on the following day. 
The Buddha then ordained Yasa. 


The Buddha and his six arahants visited the home of Yasa the following day. 
Yasa's mother and his former wife thus became the first two female lay 
discIples. Upon hearing of Yasas ordination, four of his closest friends, 
Vimala, Subahu, Punnaji and Gavampati followed him 1nto the sangha and 
they too became arahants. Within two months, a further fifty of Yasa's friends 
had Joined the Sangha and attained arahantship, bringing the total number of 
arahants to sIxty. 


Vasa: Vị cư sĩ đâu tiên đắc quả A la hắn 


Tại thành Benares có con một nhà triệu phú tên Yasa, trưởng thành trong 
khung cảnh đồi dào phong phú. Một buổi sáng, chàng dậy sớm hơn mọi khi, 
và lúc nhìn các nàng hầu thiếp nằm ngủ ngồn ngang bừa bãi thì lây làm nhàm 
chán. Ấn tượng ghê tởm này luôn luôn ám ảnh chàng. Toàn thê đền đài nguy 
nga tráng lệ bấy giờ đối với chàng chỉ còn là một nơi tối tăm buồn bã, đầy dẫy 
những hình ảnh thô kịch xấu xa. 


Nhận thức tánh cách tạm bợ của đời sông phàm tục, Yasa trồn nhà ra đi. Chàng 
nói: "Thống khổ thay cho tôi! Đọa đày thay cho tôi!" và đi về phía Isipatana, 
nơi mà Đức Phật tạm ngự sau khi độ năm vị tỳ khưu (anh em Kiều-trằn-như) 
đắc quả A-la-hán. 


Yasa đến nơi lúc Đức Phật đang đi kinh hành. Thây chàng từ xa đến, Đức Phật 
bước ra ngoài đường kinh hành và ngôi lại một nơi đã dọn săn. Yasa đứng 
cách đây không xa, than răng: "Thông khô thay cho con! Đọa đày thay cho 
conÏ" 


Đức Phật dạy: 

"Nơi đây không có thống khổ, hỡi này Yasa! Nơi đây không có đọa đày, này 
hỡi Yasa! Hãy đến đây, Yasal Hãy ngôi xuống đây, Như Lai sẽ giảng giáo 
pháp cho con. " 


1962 


Yasa lẫy làm hoan hỷ được nghe những lời khuyên khích của Đức Phật. Chàng 
tháo đôi giày bằng vàng ra và đến gần Đức Phật, cung kính đánh lễ Ngài và 
ngồi lại một bên. 


Đức Phật thuyết Pháp và sau khi nghe, chàng đắc quả Tu-đà-hoàn (Nhập lưu), 
tâng thứ nhât trong bôn tâng thánh. 


Đầu tiên, Đức Phật giải thích về hạnh bồ thí (dana), giới luật (sila), những 
cảnh Trời (sagga), những tai hại của nhục dục ngũ trần (kamadinava), về 
phước báu của sự xuất gia (nekkhammanisamsa). Đến khi nhận thấy tâm của 
Yasa bắt đầu thuần thục và sẵn sàng lãnh hội giáo lý cao siêu, Ngài giảng về 
bốn chân lý thâm diệu (tứ diệu đề). 


Mẹ của Yasa là người đầu tiên ghi nhận sự vắng mặt của con. Bà báo cho 
chồng. Nhà triệu phú liền ra lệnh cho gia đỉnh cỡi ngựa đi tìm bốn phương và 
chính ông đi về hướng Isipatana. Khi nhận ra dấu đôi giày bằng vàng của Yasa 
in trên đất, ông phăng lần đến nơi Đức Phật. 


Thấy ông từ xa đến, Đức Phật dùng thần thông không cho ông nhận ra con. 
Nhà triệu phú đến gần Đức Phật và cung kính hỏi thăm Ngài có thấy con ông 
không? Đức Phật bảo: "Hãy ngồi lại đây. Con sẽ được gặp mặt con của con". 
Nghe vậy, ông triệu phú lấy làm mừng rỡ, vâng lời ngôi xuống. Đức Phật 
giảng cho ông một thời Pháp. Ông rất hoan hÿ bạch: 


"Lành Thay! Lành thay! Bạch hóa Đức Thế Tôn, cũng tựa hồ như có người 
kia dựng lại ngay ngăn một vật gì đã bị lật đồ, hay khám phá ra một vật đã 
được giấu kín, hay vạch đường chỉ lối cho người lạc bước, hay cẦm ngọn đèn 
rọi sáng trong đêm tối đề cho ai có mắt có thể trông thấy, Giáo Pháp mà Đức 
Thế Tôn giảng dạy bằng nhiều phương thức cũng dường thế ấy. Bạch Đức 
Thế Tôn, con xin quy y Phật, Pháp và Tăng. Xin Đức Thế Tôn thâu nhận con 
vào hàng thiện tín. Xin Ngài cho phép con nương tựa nơi Tam bảo, từ ngày 
này đến giờ phút cuối cùng của đời con." 


Ông là người thiện nam đầu tiên thọ lễ quy y với đầy đủ ba ngôi Tam bảo. Khi 
nghe Đức Phật thuyết pháp cho cha, Yasa đắc quả A-la-hán. Vừa lúc ấy, Đức 
Phật thâu thần thông để nhà triệu phú nhìn thấy con. Ông lẫy làm vui mừng, 
thỉnh Đức Phật cùng vị đệ tử về nhà trai tăng ngày hôm sau. Đức Phật chấp 
nhận băng cách làm thinh. 


1963 


Sau khi ông triệu phú ra về, Yasa xin Đức Phật cho thọ lễ xuất gia sa di và tỳ 
khưu . Đức Phật truyền giới cho Yasa với những lời sau đây: 


"Hãy đến đây hỡi Tỳ Khưu! Giáo pháp đã được truyền dạy đầy đủ. Hãy sông 
đời phạm hạnh thiêng liêng của bậc xuất gia để châm dứt mọi đau khổ." 


Với ngài Yasa, tổng số các vị A-la-hán lúc bấy giờ tăng lên sáu. Ngày hôm 
sau, Đức Phật đến nhà ông triệu phú với sáu vị đệ tử A-la-hán. Hai bà -- mẹ 
và bà trước kia là vợ của ngài Yasa -- đến nghe Đức Phật thuyết pháp, đắc quả 
Tu-đả- hoàn và xin thọ lễ quy y Tam bảo. Hai bà là những người tín nữ đầu 
tiên. 


Đại đức Yasa có bốn người bạn tên Vimala, Subahu, Punnaji và Gavampat. 
Khi bốn vị này đã nghe tin người bạn cao quý của mình đã cạo râu tóc và đắp 
y để sông đời không nhà cửa, không sự nghiệp, thì đến thăm và tỏ ý muốn noi 
theo gương lành ây. Ngài Yasa tiến dẫn cả bốn vào yết kiến Đức Phật, và sau 
khi nghe Pháp, cả bốn đều đắc quả A-la-hán. 


Năm mươi người bạn trứ danh khác của đại đức Yasa, tất cả đều thuộc về các 
g1a đình nôi tiêng nhât trong vùng, cũng đên thính Pháp, đăc quả A-la-hán và 
xuât g1a tỳ khưu. 


Trong khoảng gần hai tháng, đã có sáu mươi vị thành đạt quả vị A-la-hán. Tất 
cả sáu mươi vị đêu sanh trưởng trong những gia đình danh giá nôi tiêng và 
đêu là con ưu tú của các người cha đáng kính. 


Trích: Đức Phật và Phật pháp 
Tác giả: Hòa thượng Narada 
Phạm Kim Khánh dịch 

-—-0Oo--- 


Yasodhara - Da-Du Đà-La, mẹ của La-Hầu-La, phu nhân của đức Phật 


Yasodhara was the daughter of King Suppabuddha, and Pamita, sister of 
the Buddhas father, King Suddhodana. She was born on same day In the 
month of” Vaishaka” same day as Prince Siddartha. Her father was a Koliya 
chief and her mother came from a Shakya family. The Shakya and the Koliya 
were branches ofthe Adicca or Iksvaku clan of the solar dynasty. There were 
no other famililes considered equal to them 1n the reglon and therefore 
members of these two royal families married only among themselves. 


1964 


She was wedded to her cousin, the Shakya prince Siddhartha, 1n his lóth year 
when she was also l6 years of age. At the age of 29, she gave birth to thelr 
only child, a boy named Rahula. On the day of his birth, the Prince left the 
palace. Yasodhara was devastated and overcome with grief. Hearing that her 
husband was leading a holy life, she emulated him by removing her Jewellery, 
wearing a plain yellow robe and eating only one meal a day. Although 
relatives sent her messages to say that they would maintain her, she did not 
take up those offers. Several princes sought her hand but she reJected the 
proposals. Throughout hIs sIx year absence, Princess Yasodhara followed the 
news of hIs actions closely. 


When the Lord Buddha visited Kapilavatthu after enlightenment, Yasodhara 
địd not go to see her former husband but ask Rahula to go to Buddha to seek 
inheritance. For herself, she thought: "Surely 1f I have gained any virtue at all 
the Lord will come to my presence." According to fulHll her wish Lord 
Buddha came to her presence and admired her patlence and sacriflce wIll 
helped him to fulfill his wishes not 1n this birth but also 1n previous birth... 


Some time after her son Rahula became a novice monk, Yasodhara also 
entered the Order of Monks and Nuns and within time attained ArahantshIp. 
She was ordained as Bhikkhuni included among the five hundred ladies 
following MahapaJapati GotamI to establish BhikkhunI Order. She died at 76, 
two years before Buddha's Parinibbana or Parinirvana... 


Công Chúa Da-Du Đà-La - Yasodhara 


Cách đây chừng 26 thế kỷ, tại phía Bắc nước Ẩn-Độ ngày nay, có con sông 
Rohimi ngăn cách hai vương quốc: một thuộc bộ tộc Thích-Ca, một thuộc bộ 
tộc Câu-LỊ. Vua Thiện-GIiác (của bộ tộc Câu-L]) lây bà Cam-Lộ là em của vua 
Tịnh-Phạn (của bộ tộc Thích-Ca), sinh ra công chúa Da-Du-Đà-La. Công chúa 
là một người xinh đẹp, dịu dàng, thông minh và đức hạnh, có mái tóc đen bóng 
mượt buông dài xuống tới chân. 


Vua Tịnh-Phạn lây hai em gái của vua Thiện-Giác là Ma-Da và Ba-Xà-Ba- 
Đê. Hoàng hậu Ma-Da sinh ra thái tử Tât-Đạt-Đa được bảy ngày thì mật, nên 
thải tử được dì là thứ hậu Ba-Xà-Ba-Đê chăm nuôi. 


Thái tử Tất-Đạt-Đa và công chúa Da-Du-Đà-La cùng tuổi với nhau. Khi thái 
tử được mười sáu tuôi thì phụ hoàng và mâu hậu cho tô chức một buôi lê lớn 
trong đó một sô đông công chúa được mời tham dự, mục đích là đê cho thái 


1965 


tử chọn người bạn đời. Sau buôi lễ, cô nào cũng được thái tử tặng quà nhưng 
khi nguời cuối cùng là công chúa Da-Du-Đà-La tiến lên thì lại vừa hết quà. 
Thái tử bèn lấy chuỗi ngọc mà mình đang đeo trên cỗ mà đeo vào cô công 
chúa. Có lẽ có một cái gì đó liên hệ giữa hai người! Nếu căn cứ vào truyện 
tiền thân của đức Thích-Ca thì trong nhiều kiếp trước, thái tử và công chúa đã 
từng là những cặp vợ chồng rất hạnh phúc và biết hy sinh cho nhau. 


Hai hoàng tộc nghĩ răng đã đến lúc tô chức đám cưới cho hai người. Tuy 
nhiên, vua Thiện-Giác biết chuyện các thày tướng số trước đây, khi thái tử 
mới sinh, đã nói răng thái tử sẽ xuất gia tu thành Phật, và nhà vua nghĩ rằng 
với lòng từ bĩ thì dù có lên ngôi, cũng chăng thể dùng võ nghệ mà ra trận chiến 
đấu, thế thì không thể làm phò mã được. Tuy nhiên, lòng công chúa đã ngả về 
thái tử rồi. 


Vua Thiện-GIác bẻn cho tô chức thi băn cung, cưỡi ngựa và đâu kiêm ... Nhân 
tài các nơi được vời vê kinh đô. Thái tử thăng vẻ vang tât cả các cuộc đâu. 
Lúc bây giờ, vua Thiện-Giác mới thuận gả công chúa cho thái tử! 


Trở về truyện tiền thân, thoạt đầu, vào thời Phật Nhiên-Đăng, thái tử Tất-Đạt- 
Đa là nhà tu khô hạnh Sumedha. Sau bao nhiêu thời gian nỗ lực tu hành, bồ- 
tát Sumedha được Phật Nhiên-Đăng thọ ký cho thành Phật. Lúc ấy thì công 
chúa Da-Du-Đả-La là một thiếu nữ dòng quyền quý, tên là Sumita. Khi được 
biết rằng Phật Nhiên-Đăng đã thọ ký cho bồ-tát Sumedha thành Phật, tên là 
Cô-Đàm, bộ tộc Thích-Ca vảo những kiếp sau này thì nàng Sumita bèn cắt 
tóc, phát nguyện sẽ làm vợ của Cò-Đàm, đề hết lòng giúp chồng chứng đắc 
Phật quả. Do hạnh nguyện ấy và do tu hành tỉnh tấn trong nhiều kiếp, nàng 
Sumrita đã là bạn đời trong rất nhiều kiếp của chàng Tất-Đạt-Đa và đã tận lực 
giúp chồng trên đường giác ngộ. 


Làm công nương của thái tử Tất-Đạt-Đa từ năm 16 cho đến năm 29 tuổi, thì 
bà Da-Du-Đà-La sinh ra hoàng nam La-Hầu-La. Ngay khi ấy thì thái tử từ bỏ 
cung vàng điện ngọc, gia đình đầm ấm, để ra đi tìm đường giải thoát, giải 
thoát khỏi mọi khô đau cho chính mình và cho chúng sinh. Thoạt đầu, Ngài 
tu với đạo sĩ Ka-La-Ma rồi với đạo sĩ Uất-Đầu-Lam-Phất nhưng sau phải bỏ 
đi vì không thấy đường giải thoát. Rồi Ngài tu khô hạnh với nhóm năm người, 
đứng đầu là ông Kiều Trằn-Như (vẫn thường được gọi là năm anh em ông 
Kiều-Trần-Như, tuy đứng đầu mà ông này lại nhỏ tuổi nhất). Khi nhận thấy 
tu sĩ Tất-Đạt-Đa không tu theo cách ép xác nữa, nhóm ông Kiều-Trằần-Như bỏ 
đi về Ba-La-Nại. Lấy lại sức nhờ một bát cháo sữa của thôn nữ Sujata, tu sĩ 


1966 


quyết chí tu hành cho đến khi chứng Phật quả và cuối cùng Ngài thành Phật 
dưới cội cây bô-đê. 


Khi vua Tịnh-Phạn biết con mình đã thành Phật thì cho hết người nảy đến 
người khác thỉnh đức Thế Tôn trở về thành Ca-Tì-La-Vệ... Đức Phật chấp 
thuận và khi Ngài về tới nơi, tất cả mọi người ùa ra đường, hân hoan cung 
nghĩnh Ngài. Chỉ có công chúa Da-Du-Đà-La ở lại trong phòng của mình và 
nghĩ rằng “Nếu ta còn chút đức hạnh nảo thì chính đức Phật sẽ tới nơi đây”. 
Bà cũng chỉ cho con trai bảy tuổi của mình là hoàng tôn La-Hầu-La biết con 
người oai nghiêm, đẹp đẽ, bình thản đang đi đầu đoàn tăng chúng, chính là 
đức Phật và cũng chính là thân phụ của chú. 


Bà khuyên chú xin thân phụ ban cho di sản. Về sau, khi gặp đức Phật, chú có 
xin như vậy. Đức Phật nghĩ răng di sản quý giá nhất trên thế gian không phải 
là của cải, danh vọng, ngai vàng mà là giác ngộ và giải thoát, cho nên Ngài 
nhờ đại trưởng lão Xá-Lợi-Phất làm lễ xuất gia cho chú và đỡ đầu cho chú. 
Về việc này, có tài liệu kể rằng vua Tịnh-Phạn không vui và vua đã đề nghị 
với đức Phật rằng nếu một người nhỏ tuổi muốn xuất gia thì phải được cha 
mẹ đồng ý. Đức Phật nhận lời và điều này được ghi vào giáo luật. Có chỗ lại 
nói rằng người thỉnh cầu không phải là vua Tịnh-Phạn mà chính là công nương 
Da-Du-Đà-La. 


Nhà vua thỉnh đức Phật và tăng đoàn về cung, cúng dàng trai tăng. Nhà vua 
kế cho đức Phật nghe: trước đây, có người đôn đức Phật đã chết trên đường 
tu. Đức Phật hỏi nhà vua có tin không, nhà vua trả lời: không tin. Đức Phật 
bèn nói một truyện tiền kiếp của Ngài và nhà vua có liên quan đến việc ấy, 
chúng ta có thê coi đầy đủ trong Tiêu Bộ Kinh, tập thứ VII, truyện số 447 nói 
về Maha Dhamma-Pala. 


Khi đức Phật thọ thực xong thì Ngài đưa bát cho nhà vua cầm và Ngài đi vào 
phòng của công chúa, có hai đại đệ tử theo hầu. Ngài ngồi trên ghế kê sẵn và 
nói: “Hãy đề công chúa đảnh lễ ta theo như ý nàng muốn”. Công chúa tiến lên 
đến gần đức Phật, chụm hai chân, quỳ xuống đặt đầu lên chân Ngài mà khóc. 
Rồi vua Tịnh-Phạn và hoàng hậu Ba-Xà-Ba-Đề kế hết đức hạnh của con dâu 
cho Phật nghe: “Khi con dâu ta nghe thấy Ngài chỉ khoác tắm y vàng đơn giản 
thì nàng bỏ hết đồ trang sức và y phục sang trọng mà chỉ đắp y vàng. Khi nàng 
nghe thấy Ngài chỉ dùng một bữa mỗi ngày thì nàng cũng theo như thế. Khi 
nảng nghe thấy Ngài nằm giường thấp gỗ cứng thì nàng bỏ hết giường chiếu 
sang trọng trong cung. Khi nàng nghe thấy Ngài bỏ hết tràng hoa và hương 


1967 


thơm thì nàng cũng làm như vậy. Một số vương tôn công tử ngỏ ý muốn cầu 
hôn nhưng nàng gạt bỏ hêt”. 


Đức Phật bèn cho mọi người biết rằng: đã nhiều lần trong những kiếp trước, 
công chúa từng là vợ quý của Ngài chứ không phải chỉ kiếp này mà thôi. Ngài 
bèn kế cho nhà vua và mọi người một truyện tiền kiếp của Ngài và Công Chúa 
khi còn là đôi ca-thần tên là Nguyệt Lang và Nguyệt Nga, họ thương yêu nhau 
hết sức và sống chết có nhau. Chúng ta có thể xem đầy đủ câu truyện ấy trong 
Tiểu Bộ Kinh, tập thứ VII, truyện thứ 485 nói về Canda Kinnara. 


Sau khi vua Tịnh-Phạn băng hà, hoàng hậu Ba-Xà-Ba-Đề hết sức phấn đấu 
xin được xuất gia và được như nguyện. Rồi công chúa Da-Du-Đà-La cũng 
được gia nhập ni đoàn, bà chứng quả a-la-hán, điều hết sức đặc biệt là bà đắc 
thần thông siêu đẳng. Bả nhập diệt năm 78 tuổi tức là trước đức Phật 2 năm. 
Không thấy nói đến đám tang của bà được tô chức ra sao. Người ta chỉ nhắc 
lại rằng bà là một phụ nữ tuyệt vời, một người vợ tuyệt vời, một ni sư đắc đạo 
Cao SiÊu. 


Tranh vẽ Miên Điện vệ lễ cưới của Yasodhara và Gautama 


-.»xeÓ 
(D0006 
... 
"s« 
`. 





'Yearn — khao khát, mong mỏi, ao ước 
Yielding - mêm mỏng, nhân nhượng 


'Yob - người cộc căn, thô lô 


1968 


Yoga — derives from the verb YUjJ: to yoke or to bind together. Its goal 1s 
to link the mind of the yog1 (người tập yoga) with his self and to 
tether (fasten) all the powers and impulses of the mind, so that cons- 
cIousness becomes unified In a way that 1s normally ImpossIble for 
human beiIngs. 


The term yoga, which comes from the same Sanskrit root as the 
word “yoke”, and implies (ngụ ý) union with the devine, refers not 
Just to hatha yoga, but to several Inter-related spiritual pathways... 


'Yogacara — actIvifty of yoga; one whose acfIVItY 1S yoga (yogin) 
Yogic Enersy and I(s Channels 


The Sanskrit word pranøa refers to the universal life-force, or energy, 1nside 
every living thing. It circulates in the human body via a network of 72,000 
1nvIsible channels called øađ¡s. The more smoothly prana flows throuph the 
nad¡s, the better one”s state of overall health. An even flow can be promoted 
by breathing exercIses, meditation and yoga øsanøøs. The three most Important 
of the many nadHs are sushurmung, tđa and pingala. 


Sushumna nađi starts at the base of the spine (wladhara chakra) and rises 
up 1n a straipht line through the middle of the body to the crown chakra at the 
top of the head (sahasrara chakra). 


lda and pingala nađi sp1ral around sushumung nađi, ending at the nostrils. 


Ta begins on the left side of the spine and 1s assocIated with feminine energy, 
pngala begins on the right side and 1s linked with masculine energy. 


At the base of sushumuna nađï lies a dormant source of transformative energy, 
kundalini. Commntted yoga practice can awaken this energy and draw 1t up 
the sushuruna nađï. IÝ 1t reaches the crown chakra, the result 1s samadđhr, a 
state of selfrealization, where eøo ceases to exIst. However, 1t*s besf to 1nifiate 
this with the guidance of a teacher, as kwnwdalimi rising too fast can cause 
strong mental and physical reactions. 





1969 





YOGIC ENERGY - THIÊN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA] 
PRANA LÀ GÌ? 


Prana là một từ trong tiếng Phạn, có nghĩa là sự sống, sự chuyên động, hoặc 
là sinh khí. Sinh khí Prana được xem như toàn bộ các dòng năng lượng sống. 
Xét về mặt khí chất, Prana là sức sống, là năng lượng câu tạo, phối hợp các 
phân tử và liên kết chúng lại thành một cơ thê hoàn chỉnh. 


ĐỊNH NGHĨA VỀ PRANA 


Ta không trực tiếp nhìn thấy gió, nhưng có thê nhìn cây cối đang chuyên động, 
ta biết là có gió. Prana cũng vô hình nhưng ta có thể cảm nhận được nó băng 
cách quan sát sự chuyển động của thân THÔNG QUA SỰ TẬP LUYỆN 
THIÊN NĂNG LƯỢNG, bởi sự chuyền động của thân chính là sự hoạt động 
bên trong của dòng Prana. 


1970 


Prana, khi được kiêm soát một cách có ý thức, là nguôn sinh lực có tác dụng 
phục hôi và tái sinh mạnh mẽ. Khi đã kiêm soát được Prana, ta có thê dùng nó 
đê phát triên bản thân, chữa khỏi bệnh cho mình và cho người khác. 


CON NGƯỜI VÀ NGUÒN NĂNG LƯỢNG PRANA 


Từ hàng ngàn năm nay, nhiều người có khả năng chữa bệnh huyền bí và một 
số nhà nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực tâm linh đã tập trung sự chú ý 
đặc biệt đến cái được gọi là nguồn năng lượng Prana. Theo thuật ngữ Ấn độ, 
Prana có nghĩa là nguyên lý năng lượng mà người xưa đã giả định là tất cả các 
dạng năng lượng và lực đều phát sinh từ đó. Còn thuyết cô Đông Phương lại 
cho rằng Prana có biểu hiện trí tuệ và là phần không thể tách rời của tạo hóa. 
Ai làm chủ được Prana, sẽ làm chủ được thân xác cũng như tinh thần của mình 
và của người khác, bởi vì Prana là sự thị hiện khái quát hoá của năng lượng. 
Muốn được như vậy, trước hết ta phải biết cách làm cho cái Prana ở trong ta 
hoạt động một cách có hiệu quả nhất. 


Pranayama là phương pháp tập luyện để điều khiển Prana theo ý muốn của 
mình. Pranayama không phải là hơi thở như nhiều người hiểu lầm, cũng như 
Pranayama không phải là vận dụng ý thức ra lệnh hệ thần kinh vận động làm 
cho cơ thê hoạt động. Prana là bản thể, là cốt lõi của lực cơ bắp, đã tạo nên sự 
co bóp của các cơ hô hấp, các phế nang qua sự trung gian của các dây thần 
kinh. Một khi ta làm chủ được Prana thị hiện trong hô hấp, tâm thức ta sẽ được 
tinh tế hơn, từng bước ta có thê cảm nhận được những lực vi tế là những dòng 
thần kinh chạy khắp thân ta. 


Người luyện tập Pranayama sau khi đã được thành tựu, sẽ trở thành con người 
toàn năng, toàn tri. Những người chữa bệnh bằng đức tin, bằng tinh thần, bằng 
thôi miên v.v... đều là những người tình cờ khám phá Prana và sử dụng nó 
mà họ không hè biết. Và nếu chúng ta tinh lọc, chắt gạn các lý thuyết hay lập 
luận của họ, cuối cùng bao giờ ta cũng thấy bóng dáng của Prana mà họ không 
hề hay biết bản chất. Tư duy là sự biểu thị vi tế của Prana trong ta, nhưng tư 
duy không phải là toàn bộ đời sống tâm thức của ta, đời sống ấy có phần vô 
thức hay bản năng [thần kinh thực vật] có phần hữu thức hay ý thức [thần kinh 
vận động]. Giữa hai phần này có một vùng giáp ranh còn bí ấn đó là tiềm thức. 
Nhưng nó còn một phần nữa, là phần cao quý nhất, mạnh mẽ nhất, kỳ diệu 
nhất, siêu việt nhất mà nó thường chìm ngủ trong ta, đó là phần siêu thức. 


Người luyện tập Pranayama khi đã có sự thành công nhất định nào đó, sẽ điều 
khiến được Prana theo ý muốn của mình, chẳng những ta có thể khống chế 


1971 


được bệnh tật và đau đớn của bản thân, mà còn cả người khác nữa. Theo quan 
niệm của trường phái Yoga thì “BỆNH TẬT LÀ DO MÁT QUẦN BÌNH 
TRONG PHÂN PHÓI PRANA”. Vì vậy khi người tập đã làm chủ được 
Prana, là sẽ điều khiển được Prana, lập lại sự quân bình Prana trong cơ thể. 
Trên thực tế có những người thông qua phương pháp tập Pranayama, họ có 
thê điều khiển bằng ý chí hầu như toàn bộ cơ quan trong thân thê họ, trong 
khi những người khác không tập thì các cơ quan này không hoạt động hoặc 
hoạt động một cách máy móc. 


Hiện nay các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực chữa bệnh không dùng thuốc đang 
nỗ lực thực nghiệm ứng dụng Prana dựa trên ý tưởng về sự tồn tại trường năng 
lượng vũ trụ mà thông qua sự tập luyện con người có thể cảm nhận được một 
cách khá cụ thể. Có nhiều câu hỏi xung quanh vẫn đề cảm nhận và ứng dụng 
Prana trong cuộc sống hằng ngày. 


- Bản chất của Prana là gì? 

- Tập luyện như thế nào đề cảm nhận được Prana? 

- Vì sao con người cần đến nó? 

- Làm thế nào để kích hoạt Prana để chữa bệnh và tăng cường sức khỏe? 


Cho đến nay chưa thê khăng định được chắc chắn về bản chất đích thực của 

Prana. Việc tập luyện để cảm nhận và thu nạp Prana thường được tiễn hành 
theo các mức độ khác nhau, từ thấp tới cao, từ đơn giản tới phức tạp. Người 
tập luyện trước hết phải có lòng tin vào sự tồn tại của Prana và tin vào khả 
năng của mình, đồng thời phải luôn duy trì đức tính kiên nhẫn trong thực hảnh. 
(Lời của Mai Văn Như Yoga - Xem phụ trang I (Appendix I) cách tập Thiên 
Năng Lượng) 


'Yoke — cái ách, cặp trâu bò buộc cùng ách 


'Yore — xưa, ngày xưa 





1972 


“ 


Zazen — sitting in awareness meditation = Tọa thiền 
Zeal — effort = lòng sốt sắn, tinh tấn, nỗ lực 
Zealot - người cuông tín, người quá khích 


Zen Buddhism -— The earliest form of Zen was brought to China in the 6° 
century BCE, by the Indian monk Bodhidharma, and was original called Chan 
Buddhism. From there 1t spread to Korea, Japan and other parts of Asia. Zen 
practice consIsts mainly of seated meditation (zzzen). This calms the body and 
mind, and encourages direct 1nsight Into the nature of exIstence. 


The two main Japanese schools of Zen are Rinzal and Soto. Poetry, painting, 
callipraphy, ceramics, flower arranging, gardening, cookery, archery and 
swordsmanshnp are all traditional Zen practices, encouraging mindfulness 1n 
daily experlence. 


Zen master - thiền sư 
Zen Masters in Chỉna 


The Eirst Zen Patriarch in China - Bodhidharma (Bồ Đề Đạt 
Ma) 


Bodhidharma - Chinese Putidamo, Japanese Daruma (flourished óth century 
CE), Buddhist monk who, according to tradition, 1s credited with establishing 
the Zen branch of Mahayana Buddhism. 


The accounts of Bodhidharmaˆs life are largely legendary, and historical 
Sources are practically nonexIstent. Two very brief contemporary accounts 
disagree on his age (one claiming that he was I50 years old, the other 
depicting him as much younger) and nationality (one Identifies him as Persian, 
the other as South Indian). The first blopgraphy of Bodhidharma was a brief 
text written by the Chinese monk Daoxuan (flourished 7th century) 


1973 


-*~ (tt >¬ —- | | 






Hà 
HC 


| 


Bodhidharma (?-532) 


about a century after Bodhidharma”s death. As his legend grew, Bodhidharma 
was credited with the teaching that meditation was a return to the Buddhaˆs 
precepts (châm ngôn, lời giáo huấn). He was also credited with aiding the 
monks of Shaolin Monastery - famous for theIr prowess 1n the martial arts - 
in medifation and training. During the Tang dynasty (618—907), he came to be 
regarded as the first patriarch of the tradition that was subsequently known as 
Chan 1n China, Zen 1n Japan, Son 1n Korean, and Thien 1n Vietnam. Those 
names correspond to the pronunciation of the Sanskrt word dhyana 
(“meditation”) im Chinese, Japanese, Korean, and Vietnamese, respectively. 
Bodhidharma was also considered to be the 28th Indian patrlarch In a direct 
line of transmission from the Buddha. 


Most traditional accounfs state that Bodhidharma was a South Indian dhyana 
masfer, possibly a Brahman, who traveled to China perhaps In the late 5th 
century. About 520 he was granted an Interview with the Nan (Southern) 
Liang Emperor Wudi, who was noted for his good works. According to a 
famous story about theIr meeting, the Emperor Inquired how mụuch merit 
(positive karma) he had accrued by building Buddhist monasterles and 
temples. To the emperor”s dismay, Bodhidharma stated that good works 
performed with the Intention of accumulating merit were wIthout value, as 
they would result in favorable rebirths but would not bring about 


1974 


enliehtenment. Another story states that, soon after meeting the Emperor, 
Bodhidharma went to a monasfery In Luoyang, where he spent nine years 
sfaring at a cave wall 1n intense concentration. StIll another states that, 1n a fIt 
of anger after repeatedly falling asleep while attempting to practice 
meditation, he cut off his eyelids. (This 1s one reason why he was often 
portrayed In art with an Intense wide-eyed stare). Upon touching the ground, 
they sprung up as the first tea plant. The first two of these legends are like 
others that seem Intended to offer Instruction In religious truths or In the 
Importance of concentratlon 1n religious practice. The third provided a 
folkloric basIs for the traditional practice among Zen monks of drinkIng strong 
tea 1n order to stay awake during meditation. It also provided an account of 
the Introduction of tea Into East As1a. 


The Second Zen Patriarch in Chỉna — Huike (Huệ Khả) 


As we have seen, Bodhidharma passed the patrlarchal Iinsignia and authorIty 
to teach to Huike (467-593), second patriarch of Zen in China. After 
Bodhidharma”s death, Huike seems to have spend time at the Shaolin 
Monastery, though he was forced on several occasions to øo 1nto hiding 1n the 
mountains because of the persecutions (sự ngược đãi) that rocked the Buddhist 
world in China during his lifetIme. 


——WXWK 


| 
Ị 





3# 1Ñ BÉ }t 
Rz¬}£m oứ 





Huike (487-593) 


1975 


While Huike was In residence at Shaolin, a mysferlous young man, possIbly 
stlll a teenager, arrived at the temple. The young man giIve neither his name 
nor his birthplace as good Chinese etiquette required. He simply asked for 
help since he was 1l. Early Zen records tell us that he was suffering from a 
disease called “ƒ#eng yang,” understood by some to mean leprosy (bệnh 
phong), but more likely a form of psychologIcal disturbance. Though Chinese 
medical knowledge was quite advance at this time, many ordinary people 
thought that 1llness was a consequence of sin. 


Knowing that Huike was a master of high spiritual ability, the young man 
approached Huike and asked him to accept his repentance (sự ăn năn) and 
absolve (xá tội) him from his sins, believing that this absolution would cure 
hs 1lIness. We can ImagIne the young man kneeling before Huike and making 
his request with humble bow. 


Huike”s reply was unexpected and enigmatic (bí ân). '“Bring me your sins, and 
II absolve you,” he told the young man. 


The young man paused for a few moments. Then he said softly. “I°ve searched 
for them, but I can't find them anywhere!” 


Huike”s reply was kind but direct. “hen I now absolve you. Take refuge 1n 
the Buddha, the Dharma, and the Sangha. “With that, perhaps he expected that 
the young man would go on his way satisfied. But as 1s often the case 1n Zen 
conversation, the dialogue between masfer and student moved to different 
level of understanding. 


The young man explained to Huike that he understood that the Sangha was 
the commumity of monks, but he wondered about the meaning of the Buddha 
and the Dharma. 


Huike answered cauftiously. “The heart-mind 1s the Buddha; the heart-mind 1s 
the Dharma. There 1s no difference between Buddha, the teacher, and Dharma, 
the teaching. Do you understand?” 


The young man paused again. Suddenly a light began to shine from hIs face. 
“Ah† Now Iunderstand! Sins have no reality, neither 1nternally or externally. 
Since my heart-mind 1s free from sin, 1t 1s identical to the Buddha and the 
Dharma!” 


1976 


Impressed by this degree of insight, Huike recognized that the young man had 
øreat potenfial and accepted him Info the monastery, bestowIng upon him the 
name Sengcan (“treasure of the communrty”) since he was like a Jewel to the 
Sanpha. It 1s recorded that Sengcan served Huike for six years, even 
accompanying him Info the mounftains during the great persecution of 574. 


When that troubled time had passed, Sengcan parted from Huike, but not 
before he had been given the patriarchal tokens that made him the /hird Zen 
pafriarch im China. Though some fragmenftary anecdotes (g1a1 thoại) survIve, 
the remainder of Sengcan”s life 1s as mysterious as his early years, though he 
1s known to have died In 606. The epitaph (bản văn trên mộ b1a) from his tomb 
pralses him highly for his friendliness, øentleness, and detachment from the 
world. 


The Third Zen Patriarch in China — Sengcan (Tăng Xán) 


A Lecture from Sengcan — We know from surviving Zen chronicles that 
Sengcan used to lecture on hIis Xin-xin-ming {O appr€CclatlVe øroups of 
students. Let”s take a selection of key lines from Sengcan poem and try to 
recreate the kind of teachings he might have gIven. 


R _ l8qk4jM 





5THs-.3š 3È 


‡*:EB Hs. 
ni ly Rờ SÌ†1<t Bi 





| 
| 


Jianzhi Sengcan (529-613) 


1977 


The Memorial on 'Trust in the Heart-Mind opens with a verse that summar1zes 
succinctly (cô đọng) the message of the entire work: 


The ultimate way 1s not difficult — 1t Just disdains (khinh thị) selectIvIty; 
Hf you Just stop reJection and attachment, you will penetrate 1fs lucidity. 


You have all come here today because you are sincere seekers after truth. 
Some of you wIll have traveled the counfry, visiting famous masfers In the 
hope of gaining 1nsight Into the Buddhaˆs message, and perhaps your failure 
to do so has resulted 1n a sense of defeat. But I want to stress that the way to 
Enlightenment 1s not difficult. We Just make 1t difficult because of the way 
we approach 1t. Enlightement 1s a state of nonduality. It requires that you leave 
behind your speculation and your habitual value Judgemenfs about success 
and failure, for these only strengthen your habit of dualistic thinking. To the 
enlightened mind, there 1s no division between truth and falsehood, between 
what you accept and what you reJect, between victory and defeat, between self 
and other. 


Stop pursuing the obJecfs of perception, don”t dwelÏ in emptiness; 
Be patient and calmly balanced 1n oneness and confusion wIÏll vanish by 1tself. 


Ordinary people who have not had much confact with the Dharma get very 
involved In the obJects around them because these things seem so real and 
solid. Yet materlalism 1s doomed to failure, since all things are Impermanent, 
and theIr loss Inevitably causes distress. Other people have cultivated the 
profound Buddhist teaching of emptiness, denying the world In an attempt to 
see everything as 1llusory. But this path of negation does not work either, as 
1t only øenerafes a false sense of peace. The balanced approach 1s the Middle 
Way, neither accepting nor reJecting anything you experlence. Try to remain 
in a sfate of calm equIpoise without making Judgments,without øgoIng fo 
extremes. Then things w1ll become clear to you, and the natural state of your 
mind wIll shine forth. 


Too mụch talking and too mụuch thinking makes you 1ncapable; 
Cease talking and cease thinking, then there 1s nowhere you cannot reach. 
Most people find 1t very difficult to overcome the belief that by talking and 


thinking Incessantly about truth, they can somehow øgrasp 1t. In fact, the 
OppOosIfe 1s true. Too much talking and thought creates the 1llusion of seeking 


1978 


truth, as these activitles seem easler than actually doing something truthful. 
We all have opinions, but what use are they to us? Have you noticed that the 
truly wise tend to talk very little? As the DaoIsts say, “71ose who know đo nof 
speak; those who speak do not know.” Actually, the more we talk and think 
about truth, the further we are from 1t, for the simple reason that truth 
transcends words and thoughts. 


GraspIng 1f results 1n loss of freedom and the mind enters false path; 


Letting øo of 1t results 1n the natural state, 1ts essence neither leaving nor 
abiding. 


When we think and talk, we make Judgments. Based on those Judgments — 
what we think 1s this and not that, good and not bad — we set goals for 
Ourselves. In the context of the spiritual quest, the worst thing we can do 1s try 
to ørasp the nature of truth through concepts. This ørasping only confuses us. 
Live, rather, In the here and now, not making Judgments, but doing what needs 
to be done with mindfulness. 


The believing mind 1s nondual and nonduality 1s the believing mind; 


'When there are words, the way 1s Impeded, for 1t 1s neither pasf, present, nor 
future. 


All this 1s not easy. We are so used to making Judgments that we may feel a 
deep sense of disqulet when we cease habitual activity. You may be 
wondering. Is 1t possIble to live without ørasping for what seems to be true 
and important? But I say to you, only develop trust and the way wIll become 
clear. Trust that everything wIll turn out well, and that 1ƒ you let go of the 
habits of a lifetime, the true way wIll manmifest 1tself, for 1t has always been 
present. By your frantic efforts to think your way to Enlipghtenment, you have 
been blocking the truth that Enlightenment 1s the natural state of your own 
mind, beyond all divisions of pasf, present, and future. 


The Fourth Zen Patriarch in China - Daoxin (580-651) (Đạo 
Tín) 


The student and dharma successor of Sengcan and the master of Hongren. 
Daoxin was different from other patrlarchs preceeding him who were still 


1979 


strongly Iinfluenced by the orthodox Mahayana tradition and sutras. We can 
find m his works paragraphs encouraged disciples to meditate: “Let”s sIt In 
meditaion, Siting 1s the basis, the fundamental development of 
enlightenment. Shut the door and sit! Don”t continue to read sutras without 
practicing.”” One day Daoxin stopped the Third Patriarch Sengcan on the road 
and asked: “Honorable Master! Please be compasslonafe to show me the door 
to liberate.” 





Dayi Daoxin (580-651) 


The Patriarch stared at him and earnestly said: “Who has restrained you, tell 
me.” Daoxin replied: “No Sïr, no one has.” The Patriarch then retorted: “So, 
what do you wish to be liberated from now?” Thịs sharp reply thundered 1n 
the young monk”s head. As a result, Daoxin awaked Instantaneously, and 
prostrated the Patrlarch In appreclation. Thereafter, he was bestowed with 
robe and bowl to become the Fourth Patriarch of the Zen Sect In China. 
According to Zen master D.T. Suzuki In the Essays In Zen Buddhism, Book 
I, under Daoxin, the fourth patrlarch, Zen In China was divided 1nto two 
branches. The one known as “Niu-T”ou-Ch°an” at Mount Niu-T”ou, and was 
considered not belonging to the orthodox line of Zen. However, this branch 


1980 


địd not survive long after the passing of 1ts founder, Fa- Jung. The other branch 
was headed by Hongren, and 1t 1s his school that has survived tiÌl today. 


The Fifth Zen Patriarch in China —- Hongren (601-674) (Hoằng 
Nhẫn) 


Hongren was the fifth patriarch, a disciple of the fourth patriarch Daoxin, and 
the master of the sixth patrlarch Huineng. Hongren came from the same 
province as his predecessor, Daoxin 1n Ch”1-Chou. Hongren came to the fourth 
patriarch when he was still a little boy; however, what he pleased his master 
at theIr first Interview was the way he answered. When Daoxin asked what 
was hIs family name, which pronounced “hsing” in Chinese, he said: “I have 
a nature (hsing), and 1t 1s not an ordinary one.” The patriarch asked: “What 1s 
that?” Hongren said: “lt 1s the Buddha-nature (fo-hsing).” The patriarch 
asked: “Then you have no name?” Hongren replied: “No, master, for 1t 1s 
empty 1n 1s nature.” Daoxin knew this boy would be an excellent candidate 
for the next patriarch. Here 1s a play of words; the characters denoting “family 
name" and that for “nature” are both pronounced “hsing.” 









3# >-R3ItEì# 


“2 72% 
| S267 


Daman Hongren (601-674) 


1961 


When Daoxin was referring to the “family name” the young boy Hongren took 
1t for “nature” purposely, whereby to express his view by a figure of speech. 
FInally, Hongren became the fifth patrlarch of the Chinese Zen line. His 
temple was situated in Wang-Mei Shan (Yellow Plum Mountain), where he 
preached and gave lessons In Zen to his five hundred pupIls. Some people said 
that he was the first Zen master who attempted to 1nterpret the messaøe of Zen 
according to the doctrine of the Diamond Sutra. Before the time of Hongren, 
Zen followers had kept qulet, thoupgh working steadily, without arresting 
public attention; the masters had retired either into the mountains or 1n the 
deep forests where nobody could tell anything about their doings. But 
Hongren was the first who appeared 1n the field preparing the way for his 
successor, Huineng. 


The Sixth Zen Patriarch in Chỉna — Huineng (638-713) (Huệ 
Năng) 


In the years following Sengcan”s death, the Zen approach to Buddhist practice 
made Inroads 1nto the main stream Buddhist school of China, though 1t was 
sHll a minor trend. Under /he ƒourth patriarch, Daoxinr (S5S0-651?), an 
independent Zen monastery was established at Huangmel near the YangzI 
River, but the number of Daoxin?s followers must have been small. Zen 
teachings had begun to evolve away from traditional Mahayana doctrines, 
with a tendency to play down the Importance of scriptural studies 1n favor of 
meditation, but there was nothing exceptionally radical In this developmehit. 
Indeed, 1t 1s quite likely that Zen would have been quletly absorbed as a 
specIalist practIce Info the 1nfluential TiantaIl school or one of the other large 
Buddhist schools of the day, were 1t not for epoch-making events that are said 
to have transpIred at Huangmel during the last day of the ƒfjƒ?h pafriarch, 
Hongren (601-674) 


Huineng, a poor man In his early thirtles, had been selling firewood fo suppOrt 
himself and his widowed mother 1n the backwaters of southern China. One 
day, he heard by chance somebody chanting a passage from a Diamond Sutra. 
When he heard the line, “Le? your mind ƒflows freely without dwelling on 
anything,` he had a sudden yet disturbing experience of awakening. Though 
1lliterate, he realized that he need to find a teacher who could øive him further 
Iinstructions. He wandered around the countryside for a Íew years vIsiting 
Various monasteries, no doubt widening his knowledge of Buddhist doctrines 
and practices. Fimnally, he ended up at Huangmeli, Hongren”s monastery. 


1982 


Because Huineng was a layman, It was unproper for him to Join the monks 
formally. But his earnest request for 1nstruction obvIously made an impression 
on Hongren, who offered him a position as a menial worker hulling rice 1n the 
kitchen for the commumIty. 


By now, Hongren was an old man. Knowing that he was soon die, he 
announced a contest to select his successor. Anyone who wished to put 
himself forward as a candidate was to compose a short poem of realization 
expressing hIs 1nsights Into BuddhIsm and post 1t on the wall of the monastery. 
One of Hongrens student, the learned and highly respected Shenxiwu (6052- 
706), was expected by all to win, so nobody else bothered to compete. The 
poem that Shenxiu wrote, with modest reservatlons about his abilitles, was a 
profound statement of the type of Zen that had been practiced up until that 
time: 


The body 1s like a bodhi tree 
And the mind a bright mirror. 
Carefully polish 1t clean every day, 
And let no dust alight. 


When he saw the verse, Hongren had Iincense burned before 1t and praised 1t, 
saying that anybody who practiced 1n this way would attainn Enlightement. 
Later that day, Huineng asked one of the monks to read Shenxiu”s poem to 
him. With this monk”s help, Huineng had a reply written was posted on the 
wall during the hours of darkness, alongside ShenxIu”s composition: 


From the start, there 1s no Đodh¡ tree 
Nor stand of a bright mirror. 
Buddha-nature 1s ever pure, 
'Where can the dust alight? 


While Shenxiu had presented an approach to Buddhist practice that works 
well emprrically, Huineng demonstrated that he understood the Dharma more 
deeply. His poem makes clear that everything 1n this world — the tree under 
which the Buddha attained Enliphtenemnt, obJects such as the mirror, even 
the mind 1tself — has merely relative truth status. Buddha-nature 1s the 
everpresent, true nature of all beings. It does not need to be pur1fied since 1t 1s 
Intrinsically untouchable by dislike negative thought and emotions. Huinengˆs 
poem sugøsests that, rather than the arduous practice of watching the mind to 


1983 


keep 1t clear of negative thoughfs, only a radical change 1n perspectIve can 
reveal the pure Buddha-nature I1nfrinsic to each beIng. 


The monks were perplexed and wondered who had challenged Shenxiu. Yet 
Hongren himself knew that there was only one person at the monastery who 
had attained the level of accomplishment revealed by the verse: HuIineng. One 
night soon afterwards, Hongren called Huineng to his room and bestowed 
upon him the symbols of the patrlarchy: the robe and the bowl. Hongren 
realized that there would be great opposition 1f this 1lliterate outsider took hs 
place as the sixth patrlarch, so he advised Huineng to leave Immediately and 
hide out in the south of China. Indeed, as he fled, Huineng was pursued by a 
øroup of angry monks, but he 1s said to have overcome their hostility by his 
deep understanding and powers as a teacher. Nevertheless, Huineng did not 
return to Hongren's monastery but Iinstead took refuge 1n the mountaIns, 
where he spent some fifteen years In solitary meditation. 


At the end of this self-Imposed exile, Huineng was vIsitIng the monastery of 
FaxIn. There he heard two monks engaged 1n a heated philosophical debate 
about a flag fluttering 1n the wInd. One monk 1nsisted that 1t was the flag 1tself 
that was moving, while the other maintained that 1t was the wind that was 
moving. Huineng swiftly settled the argument, saying to them. “lt 1s neither 
the flag nor the wind that moves.” Word of this wIse answer reach the abbot 
Of the monastery, who recognized that the vIsitor was Huineng, whose fame 
had reached his ears. As Huineng had never been ordained as a monk, the 
abbot kindly arranged for him to take his vows and to teach his understanding 
of Zen at the FaxIin monastery. 


Now nearly fifty years of age, Huineng spent the rest of his life teaching at 
Varlous monasterles 1n the south of China, far away from the political 
upheavals (Sự biến chuyền) and Intrigues (mưu đồ) that had begun to tear at 
the heart of the Tang Empire. However, his reputation dịd reach the Imperial 
court. Toward the end of his life, at a monastery near Canton, Huineng 1s said 
to have preached his famous Platform Sutra. After his death, Huinengˆ”s body 
was mummified and lacquered to preserve 1t, apparently with success, Íor 1t IS 
enshrined in China to this day. 


Meanwhile In the north, Hongren had long since passed away, and the 
patriarchal lineage there was passed on, as expected, to Shenxiu. Shenxiu 
himself went on to become one of the most eminent and respected Buddhist 
ñigures of Tang Dynasty China, with honors showered upon him by several 


19684 


emperors. Although Huineng and Shenxiu were actually on good terms, the 
dispute about the validity of theIr respective methods later became quite bitter, 
thanks to the animosity stirred up by one of Huineng”s successors, ShenhuI. 
The schism (phân ly) between followers of Huineng and Shenxiu resulted In 
the emergence of two rival systems of Zen: the Northern School and the 
Southern School. 





Liuzu Dajian Huineng (638-713) 


Based on the bustling urban centers around the twIn capifals, Loyang and 
Changˆan, the Northern School still maintained many elements of the 
tradilonal Indlan Mahayana approach to achieving Enlightenment. Its 
followers advocated continual practice through meditation, accompanied by 
study of key scrIptures such as the Lankavatara Sutra, the Diamond Sutra, and 
the Flower Garland Sutra. They felt that these scrIptures provided valuable 
1nsiphts Into the dynamics of the mind and how 1t should be understood and 
trained. They also stressed the Importance of conventional Buddhist morality 
and discipline combined with good works for the benefit of ordinary people.. 
The Southern School, founded by Huineng, defined 1tself by 1ts belief in “the 
sudden approach” to Enlightenment. Following Huinengs lead, his followers 
discarded virtually all scholarly study of scriptures, thouph they did esteem 


1985 


the Diamond Sutra to a degree. They held that since Buddha-nature lies within 
everybody, Enlightement 1s not to be attained through a process of acquIsifion 
or the gradual accumulation of merit and wisdom. Rather, the pracfitloner 
should seek a sudden and Intuitive break-through that cuts through the 
deluding thoughts and emotions that veil the enlightened mind. Thus for the 
Southern School, only a đirect and unmediated experience of realIty can open 
the Enlightenment. 


Though the Northern School survived for over two hundred years after 
Shenxiu”s passing, 1t eventually withered (tàn úa) away Into oblivion (quên 
lãng). Despite much hostile criticism from Huineng”s successor Shenhul and 
his followers, 1s disappearance probably had less to do with 1ts spiritual 
validity than with the fact that 1t was closely linked to an urban socIety that 
was devastated by cIvIl wars and 1nvasions 1n the decades after Shenxiu. By 
confrast, Huineng”s Southern School, safely 1solated from these upheavals 1n 
the remote south, emerged eventually as the unique Chinese form of 
Buddhism that flourished and has survived down to the present day. 
(Zen Master Class — Stephen Hodge) 
-—-0O0--- 


Thơ Quán Niệm Lục Tổ Huệ Năng - Viên Linh 


Do một sự tình cờ, khoảng hai năm đầu sau 1975 ở vùng Tam Biên thủ đô, 
trong hộp thư của tôi có một cuốn sách về Lục Tổ Huệ Năng (638-713), có 
người đã dùng tôi làm trạm chuyền thư, nhờ chuyền cuốn sách cho một người 
mộ đạo hay lui tới chùa Giác Hoàng trên đường 16 thN.W. Washington, D.C., 
lúc ấy do hai ông Thích Giác Đức và Thích Thanh Đạm trụ trì, tôi làm thư ký 
tòa soạn tờ Đuốc Tuệ của Công Đồng Phật Giáo địa phương. Cuốn sách quá 
hấp dẫn, thuật lại cuộc trốn chạy về Nam của nhà tu miền Lĩnh Nam vừa được 
Ngũ Tô Hoàng Nhẫn trao cho Y, Bát chưởng môn, phía sau là mấy ác tăng 
đang rượt đuôi, quyết chiếm lại báu vật truyền thừa, và diệt cho được kẻ hôm 
trước đã dám làm một bài kệ áp đảo Thần Tú, ngôi sao sáng của Thiền Môn 
phương Bắc. 


Bài kệ của Huệ Năng: 
Bồ đề bản vô thụ, 
Minh kính diệc phi đài 
Bản lai vô nhất vật, 
Hà xứ nhá trần ai? 


1986 





Nhục thân Lục tô Huệ Năng tại chùa Hoa Nam ở Quảng Đông 


Bồ đề vẫn không cây, 
Gương sáng nào phải đài 
Xưa rày không một vật, 
Bụi dính làm sao đây? 
Bài kệ của Thần Tú: 


Thân thị Bồ đề thụ, 
Tâm như mỉnh cảnh đài, 
Thời thời cần phất thức, 

Vật sử nhạ trần ai. 


(Nghĩa là Thân như cây bô đề, Tâm tựa đài gương sáng, Luôn luôn cần lau 
chủi, Đừng đê dính bụi trần). Huệ Năng không đọc được chữ Hán, đã phải 


1987 


nhờ bạn tăng đọc và sau đó, nhờ viêt bài kệ của mình bên bài kệ của Thân Tú, 
một cao tăng của Hoàng Nhân.) 


Trong các huyền thoại tu tập ở phương Đông, huyền thoại Huệ Năng thế kỷ 
thứ bảy đáng kế là đặc sắc nhất, đó là một cuộc đấu trí kỳ tuyệt trong bối cảnh 
vẻ ngoải là một ngôi chùa Đông Thiên, huyện Huỳnh Mai, rộng lớn uy nghi, 
nơi hơn 700 tăng sĩ sinh hoạt, kẻ đồn cây chặt củi, người giã gạo xay lúa, ở 
bậc cao nhất xung quanh phương trượng trước tượng Phật đèn nhang thanh 
tịnh thì thầy trò hỏi sách, làm thơ, khai kinh, giải kệ, nói đến cứu cánh giải 
thoát cao viễn, ý nghĩa đắc đạo, đạt đạo của lòng Từ, vả trong đó có những 
con người thực sự không ai có thê ngờ, với lòng sân si nhân thế không khác 
gì nhân thế dưới kia, trong bề khổ. Từ đó đến nay, không biết bao nhiêu truyền 
tích kế đi kể lại huyền thoại này. Tóm tắt ít dòng thì Huệ Năng vốn họ Lư, 
người Lĩnh Nam, đã tự tìm đến ngôi chùa lớn thôn Huỳnh Mai của Hoàng 
Nhẫn xin vào học Phật, dù không biết đọc hay viết chữ Hán. Trong cuộc đôi 
đáp ban đầu với vị đại sư trụ trì, tăng sĩ tu học đã ngoài hai mươi tuôi, đã nói 
ra được ý mình một cách triệt để, nên được thu nhận. 


- Khi Huệ Năng ra mắt sư trụ trì chùa Đông Thiên, sư hỏi đại ý “người từ đâu 
đến, muốn cầu xin việc gì?” Huệ Năng trả lời không cầu xin việc gì cả, “chỉ 
xin làm Phật.” Sư hạch rằng người xứ Lĩnh Nam man di thì làm Phật thế nào 
được? Câu trả lời của Huệ Năng đã khiến sư Hoàng Nhẫn đổi ý: “Con người 
Nam Bắc tuy có khác nhau, nhưng Phật tính không có Nam Bắc. Thân đại sư 
với thân Huệ Năng có khác nhau, nhưng Phật tính không có gì khác biệt.” Huệ 
Năng được nhận vào chùa Đông Thiên, nhưng suốt tám tháng chỉ được sai đi 
chặt củi, giã gạo, cho đến khi làm bài kệ áp đảo được Thần Tú, và ngay đêm 
đó được Ngũ Tổ trao Y Bát, nhưng ngài cũng bảo hãy rời chùa ngay kẻo mất 
mạng; ngôi thứ danh vọng trong chốn chùa chiền đang ngùn ngụt sát khí. 


- Cuộc rượt đuôi có cả trăm người tham dự; Huệ Năng theo đường sông chạy 
về phương Nam, thực tế là không chạy thoát. Trong đám cao tăng có một 
tướng lãnh là Huệ Minh đã bắt được Lục Tổ, nhưng sau cuộc đối đáp, Huệ 
Minh giác ngộ, xin làm đồ đệ Lục Tổ, và để Lục Tổ tiếp tục trở về cô hương, 
khai sáng dòng Thiền phương Nam. 


- Lục Tổ Huệ Năng lập chùa trong vùng sơn khê non xanh nước biếc, dòng 
suối trong veo rào rạt còn chảy mãi trong muôn vạn đời người, đó là dòng Tào 
Khê ở Tân Châu. Nhiều người trong chúng ta còn nhớ câu ca dao “Tào Khê 
nước chảy hãy còn trơ trơ.” 

Nhiều đêm mộng thấy Tân Châu 


1988 


Đêm qua mơ đến dưới lầu cỗ sơn 
Lầu nghiêng mái nẻo sông buôn 
Cỗ chuông không, tiếng kêu dồn tử âm. 
Chuông kêu tiếng l bạn thầm thầm 
Tiếng muông ngất ngất tiếng cầm mong manh 
Tiếng nhân quý tiếng thần linh 
Tiếng loài đương thú loanh quanh phố phường. 
Mười người chín mất quê hương 
Dắt nhau hơ hãi trên đường tử vong 
Về đâu nhân loại như rừng 
Bốn chân trên đất một hồn ngoài ta. 
(Viên Linh, Giòng Đục, Thủy Mộ Quan, tr. 104, 1982) 


Nhớ Lục Tổ Huệ Năng cũng là nhớ câu thành ngữ “Nam Đốn Bắc Tiệm:” 
Thiền Tôn phương Nam chủ trương người ta tu Phật, giác ngộ Phật nếu có cơ 
duyên, chỉ một cái chớp nhoáng là giác ngộ, thành thử chúng ta đọc sách Phật, 
hay gặp câu “thoát nhiên giác ngộ.” Còn Thiền Tông Trung Hoa chủ trương 
phải tu tập kiên trì, từ từ, tiềm tiệm, lâu sau mới có cơ giác ngộ. Chính từ chủ 
trương của Lục Tổ Huệ Năng mà có sự khác biệt trên. “Huệ Năng chủ trương 
phép tu “đốn ngộ,` nghĩa là giác ngộ, nhanh, tức khắc, bằng cách chỉ thắng 
vào tâm người, nhận thức được chân tính vốn sáng suốt, vắng lặng mà thành 
Phật, chứ không phải qua lập luận dài dòng, dùi mài văn tự trong thời gian 
dài. Phái Thiền Đốn Ngộ không những phát triển ở Trung Hoa mà nó còn chia 
thành nhiều chi nhánh, du nhập vào các nước khác như Nhật, Triều Tiên và 
Việt Nam.” (1) 


- Hoài niệm Huệ Năng cũng là nhớ đó là “vị tổ cuối cùng được truyền Y Bát. 
Từ Huệ Năng trở đi, chỉ truyền pháp chứ không truyền Y Bát nữa. Tục truyền 
Y (cái áo của nhà sư) và Bát (cái bát ăn) đó là của chính Phật Thích Ca và do 
Bồ Đề Đạt Ma đem từ Ấn Độ sang. Đến đời mình, Huệ Năng cho rằng hai báu 
vật là Y và Bát của Phật không nên truyền cho ai nữa, vì dễ trở thành vật tranh 
chấp và kích thích lòng tham danh lợi của những kẻ tuy thân đi tu mà lòng 
chưa thoát cảnh trần tục.” (1) 


- Hoài niệm Huệ Năng là nhớ rằng câu kinh mà ngài vừa nghe qua đã đốn ngộ 
(thoát nhiên giác ngộ) là câu “Ưng vồ sở trú nhỉ sinh kỳ tâm” trong Kinh Kim 
Cương. Giải nghĩa được câu này “đúng như con người mình hiểu” không phải 
là dễ. Có thể hiểu từng lúc khác nhau, mà cũng có thể biết mà không hiểu hay 
ngược lại. Tâm rõ ràng là tâm thức. Tâm thức chết là bỏ đi, vứt đi. Nghe người 
ta nói mà gật đầu ầm ừ là tâm thức chết. Vứt đi. Vậy thế nào là tâm thức sông? 


1989 


Đó là tâm thức vận hành không trụ vào đâu cả, vào cái gì cả. Vô sở trú là 
không trú vào cái gì cả. Khi nào tâm ta không trú ở đâu cả thì tâm thức ta mới 
sinh, mới sống. Trong Bảo Đàn Kinh, cuốn kinh căn bản cho những người tìm 
học Lục Tổ, nói rõ lắm về sự quán không, không quán, không ở đâu, không 
chú trọng cái gì nhất định. 


Đêm mơ thấy Huệ Năng về Nam 


Mưa thôi tầm tã lúc ban mai 
Nắng hửng ngoài khung cửa gọi người 

Cóc chết ba năm về núi cũ 
Thuyền đi kiếp trước thấy đâu đây. 


Mang mang sóng vỗ bờ sông Hậu 
Vẫn vũ mây lùa góc núi Tây (2) 
Người chết thành ma, ma hóa mị (3) 
Ta sinh tần thủy, trụ thiên nhat. 


Chợt thấy đêm qua trời Ngũ Lĩnh 
Bóng người gom củi đốt thang cây (4) 
Ngôi không thành Phật, thôi đi nhé 
Bơi với kình ngư vượt hải đài. 


Thắp lửa trong tâm về thạch động 
Gặp ta đối vách tưởng là ai. 
Mới hay mưa đã thôi tầm tã 

Nắng hửng trong hang đá đợi người. 


(Viết trong mùa Phật Đản, 30.4.2015) 
Chú thích: 
1. Lục Tổ Đại Sư, Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu, kỳ in 1991, 
Hà Nội. 
2. Vùng Cửu Long Thât Sơn và Tây Ninh. 


3. Theo Bồ Tùng Linh trong Liêu Trai. 
4. Giàn cây hỏa táng. 





1990 


LỤC TỎ HUỆ NĂNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM 
KINH PHÁP BẢO ĐÀN - Đôn Hoàng Bản 


Trước khi đi đến những đữ kiện, tài liệu lịch sử để chứng minh Huệ Năng là 
người Việt Nam, tôi xin cụ thê gợi lại đây cho ta thấy “bản lai điện mục” của 
ngài Huệ Năng qua cái nhìn của tôi từ những dữ kiện rõ ràng có thể thấy được, 
dưới một luồng ánh sáng khác chiếu rọi trên con đường cô độc của một đạo sĩ 
Việt Nam cách đây trên 13 thế kỷ. Điều sai lầm lớn nhất là mỗi khi ta nhắc 
đến ngài Huệ Năng thì lập tức chúng ta hình dung rằng ngài có hình dáng một 
cụ Hòa thượng già nua, mường tượng như những hình ảnh ta nhìn thấy trong 
sách vở Tàu; tất cả những hình ảnh của ngài và ngay cả hình ảnh chụp nhục 
thân của ngài đều là những hình ảnh do những đời sau nguy tạo. Chúng ta cần 
phải thành kính thờ lạy tất cả những hình ảnh về ngài do những thế hệ đã qua 
để lại, vì tất cả những di ảnh ấy đều là những biểu tượng cần thiết hữu hình 
về ngài; chúng ta phải cần có những biểu tượng hữu hình để thờ lạy, vì cơ cấu 
tâm thức của chúng ta cần phải nương tựa thành kính vào một hình tượng cụ 
thê để mới có khả năng vượt qua hình tượng, chứ không thì dễ rơi vào chủ 
nghĩa hư vô. Nhu yếu vô hình và siêu hình của tâm hồn phải cần nương tựa 
vào một hình tượng nhất định đề rồi siêu hóa và chuyền hóa tất cả những hình 
tượng. Chính ngay đương thời với ngài Huệ Năng, theo truyền thuyết, có đệ 
tử tạc tượng ngài, nhưng chính ngài Huệ Năng ngó tượng và mỉm cười: 
“Ngươi chỉ có tài nặn hình mà chăng hiểu được tánh Phật”. Dù đây chỉ là đoạn 
văn do người sau thêm vào Tông Bảo của Pháp Bảo Đàn kinh, nhưng vẫn nói 
lên được cụ thê cái tinh thần vô tướng của nguyên ngữ khí của Huệ Năng. 
(Bản Tông Bảo có điều vô lý là ghi răng Phương Biên, người tạc tượng, đã 
gặp Bồ Đề Đạt Ma, đến trước Huệ Năng năm đời Tổ). Chúng ta thường hình 
dung nét mặt của ngài Huệ Năng là nét mặt hiền hậu của một cụ già, nhưng 
chúng ta đã quên răng Huệ Năng tắt trẻ, và chính tuôi trẻ của Huệ Năng quyết 
định hết tất cả sự nghiệp tâm linh vĩ đại của Huệ Năng, vì tất cả những bản 
khác nhau của Pháp Bảo Đàn kinh đều giống nhau ở chỗ nói lên tuổi trẻ của 
Huệ Năng, khi ngài đến gặp Ngũ Tổ Hoăng Nhẫn. Ba điều cần nhắn mạnh về 
tuôi trẻ của ngài Huệ Năng: 

- Thứ nhất: Huệ Năng đã đắc đạo vừa lúc mới nghe người lạ tụng kinh Kim 


Cang trước khi ngài đến gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn; 


- Thứ hai: Huệ Năng là một thanh niên đầy tự tin, hãnh diện về sự chứng ngộ 
tâm linh của mình và không hê có một mặc cảm tự ti nào cả khi mới vừa gặp 
Ngũ Tô Hoăng Nhân. Theo tiêu chuân lê nghi, lễ phép ở tông môn thì cách 


1991 


đối đáp của Huệ Năng (vừa mới gặp Ngũ Tổ lần đầu tiên) quả thực là rất “vô 
lỄ”. 


Ngay ở Việt Nam ngày nay, cũng không thấy một thanh niên trẻ măng mới 
đến chùa xin đi tu mà dám cả gan đối đáp như vậy với một vị Hòa thượng nỗi 
tiếng (như Hoăng Nhân), huống chi đây là một thanh niên ngoại quôc ở vùng 
nhược tiểu “man rợ” mà dám đối đáp với Đại lão Hòa thượng đại cường quôc 
thống trị Trung Hoa thịnh Đường như vậy; Hoằng Nhẫn giả vờ hỏi một câu 
chê trách về nguồn gốc Việt Nam của Huệ Năng thì Huệ Năng trả đũa ngay 
lập tức như một kẻ đã chứng ngộ rồi mới dám khăng định răng: “Con người 
tuy có Tàu có Việt, tuy thân mọi rợ này không giống với thân Hòa thượng, 
nhưng Phật tánh trong Hòa thượng và trong tôi chăng có gì là sai biệt”. (Chúng 
ta phải hiểu chữ “Bắc” trong kinh có nghĩa là “Trung Quốc” và “Nam” có 
nghĩa là Việt Nam; ngày xưa người Trung Hoa coI nước Việt Nam là thuộc 
địa miền Nam của họ); 


- Thứ ba: Huệ Năng không được Hoằng Nhẫn dạy đạo gì cả và chỉ ở chùa với 
Ngũ Tổ có tám tháng mà thôi, và được Ngũ Tổ trao truyền y pháp và ngôi Lục 
Tô, lúc Huệ Năng mới có được khoảng 22 tuổi và chỉ non khoảng 23 tuôi. 
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chỉ giữ vai trò danh dự là ấn chứng cho Huệ Năng, vì 
thế Ngũ Tổ mới lén lút kêu gọi Huệ Năng đêm khuya vào SặP riêng Ngũ Tổ 
để ngài trao y pháp và giảng cho một thời kinh Kim Cang gọi là lây lệ thôi, 
rồi sau đó Ngũ Tổ âm thầm lén lút đưa tiễn Huệ Năng đến trạm Cửu Giang, 
và đuôi khéo Huệ Năng trở về rừng rú Việt Nam, không dám giữ lại đất Trung 
Hoa, vì Ngũ Tổ đã làm một việc can đảm phi thường nhất đáng ngại: trao ngôi 
vị lớn nhất của Thiền tông (lúc đó chưa có tên là “Thiền tông” mà chỉ có tên 
là Đông Sơn pháp môn) cho một thanh niên “mọi rợ” mới chưa đầy 23 tuổi. 


Có một điều không nên quên đó là lần đầu tiên và có thể là lần cuối cùng độc 
nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa mà ngôi vị Tổ sư của một tông pháp 
lớn nhất của Phật giáo lại được trao truyền cho một người ngoại quôc còn rất 
trẻ tuổi và chưa thọ giới xuất ga gì cả (Huệ Năng chỉ làm lễ thế phát xuất gia 
theo hình thức lúc gần 40 tuổi, vì “phương tiện thiện xảo”, vì từ bi để hoăng 
pháp và gìn giữ ý nghĩa siêu việt của chữ “Tăng” trong Tam bảo (Phật, Pháp, 
Tăng), nhưng chỉ tiết này cũng do những bản đời sau của Pháp Bảo Đàn kinh 
thêm vào để cho “cụ túc” hình tướng cân thiết hóa độ). Chúng ta phải tán thán 
công đức siêu phàm của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở đây: Hòa thượng đã nhìn nhận 
ra tất cả vĩ đại phi thường của một anh con nít, chưa đầy 23 tuôi, lại thuộc 
giống người “mọi rợ”, chưa xuất gia; và Hòa thượng khéo léo kín đáo trao 
truyền tất cả trách nhiệm tâm linh nặng nẻ nhất của đạo pháp, khéo léo khuyên 


1992 


Huệ Năng lui trở về Việt Nam và trồn tránh ở Việt Nam, chứ đừng ra mắt xuất 
hiện ở đât Trung Hoa nữa; Huệ Năng đã nghe lời dạy của Ngũ Tô và đã mât 
dạng ở đât Trung Hoa trong vòng mười sáu năm... 


Từ ba điều cần nhắn mạnh trên, bây giờ chúng ta thử hình dung người thanh 
niên Huệ Năng. Chúng ta thử hình dung cách đây trên 13 thế kỷ, lúc đó tại 
vùng miền Bắc nước Việt Nam, quanh quần đâu đó thuộc vùng thượng du Bắc 
Việt, có một đứa con nít Việt Nam ra đời khoảng năm 638, tại vùng đất gọi là 
Lĩnh Nam, tức là Việt Nam, lúc đó nước Việt Nam đã mất chủ quyền độc lập, 
gọi là thời Bắc thuộc lần thứ ba, vào thời nhà Đường (cuộc Bắc thuộc dã man 
này kéo dải từ năm 603 cho đến năm 939). Tất cả những gì huy hoàng nhất 
của Việt Nam trong giai đoạn ấy đều bị Trung Hoa đồng hóa sát nhập vào sở 
hữu của họ). Cũng xin mở dấu ngoặc ở đây: Phật giáo Việt Nam lúc ấy rất 
huy hoàng và có nhiều vị sư Việt Nam đã được triệu thỉnh về triều đình Trung 
Hoa để dạy đạo Phật cho vua quan học; đó là chưa nói đến Trung tâm Phật 
giáo Đại thừa có từ trước đời Đường ít nhất ba, bốn thế kỷ là nước Vu Điền 
(Khotan) ở Trung Ả, đã sản xuất bao nhiêu đạo sĩ truyền giáo Đại thừa cho 
Trung Hoa, hầu hết tất cả những vị này đã mang kinh điển Phật giáo đến Trung 
Hoa từ thế kỷ thứ hai và mây thế kỷ sau; những vị truyền giáo vùng Trung Á 
này đều đi bằng đường biến đến Trung Hoa và bắt buộc phải ghé Việt Nam 
trước khi đồ bộ sang Trung Hoa, ngay cả Bồ Đề Đạt Ma (người vùng Trung 
Á, chứ không phải Ấn Độ, vì không có sách Phật giáo Ấn Độ nào nói đến Bồ 
Đề Đạt Ma cả, ngay cả tài liệu Tây Tạng về Phật giáo Ân Độ cũng không có 
nói đến Bồ Đề Đạt Ma) cũng phải đi đường biển và mất hết ba năm trời mới 
đến Trung Hoa, như thế trong thời gian ba năm đó, Bồ Đề Đạt Ma cũng phải 
lưu lại Việt Nam trước khi sang Trung Hoa. Việt Nam đã từng chịu ảnh hưởng 
mạnh về hình thức Phật giáo Trung Hoa, nhưng ngược lại Việt Nam đã ảnh 
hưởng lại Trung Hoa rất mãnh liệt mà ít ai thấy được, và trường hợp Huệ 
Năng là một thí dụ điển hình. Phật giáo Việt Nam đã ảnh hưởng mãnh liệt đến 
Phật giáo nước ngoài, như một trường hợp điền hình khác ít ai biết: năm 735, 
Thiền sư Việt Nam tên là Phật Triệt đã đến Nhật Bản và dạy chữ Phạn cho 
những Tăng sĩ Nhật Bản, và đồng thời Tô sư trao truyền nhạc Phật giáo cho 
nên vũ nhạc triều đình Nhật Bản mà ngày nay người Nhật rất hãnh diện đã giữ 
lại nên vũ nhạc tuyệt vời ấy và coi như ' nột trong những kỳ quan của thế 
giới” và chính người Nhật cũng công nhận rằng đó là nền vũ nhạc mà chính 
một người Việt Nam đã trao truyền cho họ vào thế kỷ thứ VIII, trong khi đó 
ở Việt Nam chúng ta đã quên mắt hết tất cả những gì gọi là tinh túy của dân 
tộc. Đây là một trường hợp đáng lưu ý cho những ai quan tâm đến quốc học 
mà tôi sẽ đề cập trong dịp khác. Bây giờ xin đóng dấu ngoặc lại và trở về ngài 
Huệ Năng. 


1993 


Chúng ta thử tưởng tượng hình dung một đứa con nít Việt Nam khi sinh ra 
đời thì nước Việt Nam đã trở thành lãnh thổ của nước Trung Hoa. Chúng ta 
chỉ biết đứa con nít ây tên là Năng (chữ “Huệ” có thê do Ngũ Tổ đặt thêm cho 
Năng). Không ai biết rõ tung tích của đứa bé ấy, chỉ biết rõ răng đứa bé ấy là 
người đất Lĩnh Nam (tức là Việt Nam). Ngay đến tên tuổi cha mẹ của Huệ 
Năng trong bản Đôn Hoàng và những bản sau của Pháp Bảo Đàn kinh đều do 
những thế hệ sau thêm vào (bản Đôn Hoàng Pháp Bảo Đàn kinh xuất hiện 100 
năm sau khi Huệ Năng viên tịch). Khi đứa trẻ ấy lớn lên khoảng ngoài hai 
mươi tuổi, ở vùng gân biên giới Trung Hoa, nghèo khổ, phải đi bán củi nuôi 
sống, người nhỏ bé, ốm yếu, gầy đét, nhưng thông minh siêu phàm xuất chúng; 
tình cờ chỉ nghe một người tụng kinh Kim Cang mà giác ngộ; Huệ Năng biết 
nói tiếng Tàu giọng Quảng Đông đại khái thôi và không rành lắm (đã được 
những hậu bản kinh Pháp Bảo Đàn ghi chép) lúc Ngũ Tổ đưa ngài đến trạm 
Cửu Giang để trở về Việt Nam: 


“Lúc vào canh ba, Huệ Năng lãnh được y bát rồi thì mới hỏi: “Năng này gốc 
gác là người Việt Nam, vốn chẳng biết đường đi vùng núi này, làm thế nào 
mà ra vàm sông?”. Ngũ Tổ đáp, con chăng cần đi, tự ta sẽ đưa con đi. Tổ đưa 
Huệ Nẵng thắng tới trạm Cửu Giang. Rồi Tổ bảo Huệ Năng lên thuyên, ngài 
cầm mái chẻo lây, nhưng Huệ Năng nói: “Xin Hòa thượng ngồi và hãy đề đệ 
tử chèo lấy mới phải”. Tổ nói: “Đáng lẽ ta độ cho người”. Huệ Năng trả lời: 
“Khi mê thì thầy độ cho, ngộ rồi thì mình độ lẫy mình. Hiển nhiên chữ Hán 
“độ” có nghĩa là “đưa” mà cũng có nghĩa là “cứu độ”. Khi Huệ Năng trả lời: 
“Lúc mê thì Tổ sư độ, ngộ rôi thì tự độ lây mình. Huệ Năng này sanh tại xứ 
dã man và giọng nói không đúng, nhờ Tổ sư truyền pháp, nay đã được tỏ sáng 
thì chỉ nên mình tự độ lấy mình”. Đoạn này mới nghe qua tưởng dễ hiểu. Nếu 
chúng ta biết nhìn qua bên trong sự việc thì chúng ta sẽ thấy được mật ý của 
đoạn văn. Đây không phải lúc mà Huệ Năng có thể “chơi chữ” với Tổ sư, vì 
đây là giây phút vô cùng nghiêm trọng và ngôn ngữ ở đây là ngôn ngữ bí mật 
giữa hai thiền sư; ngôn ngữ bí mật năm giữa hai biên giới, biên giới Sống và 
Chết: một Tô sư rút lui về sự Chết và một Tổ sư khác mới khai sinh. Huệ Năng 
đã hiểu mật ý của Ngũ Tổ và muốn nói với Ngũ Tổ răng: “Thầy muốn đưa 
con về Việt Nam là để cứu thoát con đề khỏi bị lâm nạn ở đất Tàu, vì con nói 
tiếng Tàu không rành, là người mọi rợ, lại lên ngôi vị Tổ sư... Tất cả mật ý 
trên chỉ muôn nói lên điều duy nhất: Huệ Năng hiểu lý do tại sao Ngũ Tổ đưa 
trả Huệ Năng VỆ Việt Nam, vì rất nguy hiểm cho tính mệnh của một người 
thanh niên trẻ tuổi, người “man rợ” mà được trao truyền ngôi vị Tổ sư thống 
lãnh tất cả Đông Sơn pháp môn, trường phái nỗi tiếng nhất của Trung Hoa hồi 
đó. Chỉ có thê hiểu như vậy mới không thấy cái “lố bịch” của Huệ Năng khi 
tỏ vẻ “khôn vặt” chơi chữ với chữ “độ” trong một giây phút linh thiêng nhất, 


1994 


lúc giã biệt thầy. Sau đó, chàng thanh niên Huệ Năng phải mai danh ấn tích ở 
rừng núi Việt Nam trong khoảng mười sáu năm trời, mới dám xuât đâu lộ diện 
thuyết pháp ở vùng biên giới Trung - Việt. 


Ngài Huệ Năng thuyết pháp trên ba mươi mấy năm trời chung quanh vùng 
Quảng Đông và vùng biên giới Trung - Việt, và cả nước Trung Hoa lúc ây 
không ai biết đến tên tuổi ngài cả, trong khi Thần Tú được trọng đãi ở triều 
đình Trung Hoa và được chính thức coi như Lục Tổ của Đông Sơn pháp môn 
(lúc đó chưa có phân biệt “Bắc Tú, Nam Năng” như ta thấy trong bản Đôn 
Hoàng và những hậu bản Pháp Bảo Đàn kinh). Danh tiếng, uy thế của Thần 
Tú và đệ tử Phổ Tịch lẫy lừng vang dội và được vua Trung Hoa coi như Quốc 
sư, đang khi ấy ngài Huệ Năng chỉ là một ông đạo sĩ “man rợ” tối tăm ở biên 
cương, chỉ có được một số môn đệ người Trung Hoa trung thành sùng bái, 
trong số đó có một người tên là Thần Hội; chính Thần Hội sau này đã khôi 
phục lại ngôi vị Tổ sư thứ sáu cho Huệ Năng và rao truyền đạo lý Đốn ngộ 
Bát nhã của Huệ Năng và đây lùi tất cả những trường phái Thiền tông khác đi 
vào bóng tối của lịch sử. Tất cả tư tưởng đạo lý của Thần Hội đều được rút ra 
trực tiếp từ Huệ Năng. Vai trò quyết định của Thần Hội đối với lịch sử Phật 
giáo Thiền tông Trung Hoa và Nhật Bản chỉ mới được Hỗ Thích khám phá ra 
từ những tài liệu đào được ở động Đôn Hoảng, lưu giữ ở Thư viện Quốc gia 
ParIs. Tác phẩm của Thiền sư Thần Hội đã thất lạc từ lâu ở Trung Quốc và 
Nhật Bản, chỉ nhờ Hồ Thích khám phá ra ở thư loại Pelliot tại Paris mà lịch 
sử Phật giáo Thiền tông Trung Hoa đã được viết lại hết, chăng những tài liệu 
của Hồ Thích thôi mà còn bao nhiêu tài liệu khác từ Đôn Hoàng đã giúp cho 
các học giả Nhật và phương Tây thấy rằng sự thực lịch sử về sự thành hình 
của Thiền tông không giông như những tài liệu lịch sử Phật giáo Trung Hoa 
như chúng ta từng quen biết từ lâu. Những gì chúng ta biết được về những Tổ 
sư Trung Hoa từ Bồ Đề Đạt Ma cho đến Huệ Năng đều do những truyền thuyết 
nguy tạo ở những thế hệ sau. Tất cả những sử gia Trung Hoa và ngoại quốc 
muốn viết gì về Huệ Năng đều lấy tài liệu chứng minh từ bộ Toàn Đường văn 
(Đài Bắc, 1961, 20 cuốn), nhưng theo giáo sư Yampolsky thì “Bộ sách Toàn 
Đường văn” được biên soạn vào năm 1814 và sử dụng tạp nhạp tất cả những 
tài liệu một cách bừa bãi, và nhiều tài liệu đã được viết ra gần đây, thành ra 
không thể tin vào giá trị của những tài liệu ấy” (Yampolsky, op. cit., trang 31). 
Sau khi đã duyệt qua hàng ngàn tài liệu Trung Hoa và Nhật Bản, cùng những 
tài liệu khai quật ở Đôn Hoàng, bộ Toàn Đường văn, Yampolsky đi đến kết 
luận rằng: “Chúng ta không có được những dữ kiện nào về Huệ Năng cả... 
(For Hui-Neng we have no facts...” op. cít., trang 60). “Chúng ta chỉ có thể 
kết luận rằng thực ra gần như không có gì để chúng ta có thê nói thực sự về 
Huệ Năng” (“We may only conclude that there 1s, 1n facts, almost nothing that 


1995 


we can really say about him”, op. cit., trang 69). Theo Yampolsky, chúng ta 
chỉ biết chắc có một điều là một người tên là Huệ Năng, một thiền sư có đôi 
chút tiếng tăm đương thời và sống đâu đó ở vùng miền Nam Trung Hoa”. 
Theo Yampolsky, chỉ có hai tải liệu đáng tin cậy: thứ nhất là Lăng Già sư tử 
ký (khai quật ở Đôn Hoàng), và tài liệu này chỉ nhắc đến tên Huệ Năng như 
là một trong mười học trò của Hoằng Nhẫn, chỉ thế thôi và không có ghi chép 
sự kiện gì khác; tài liệu thứ hai là bia ký của thi hào Vương Duy vào khoảng 
năm 740. Còn tất cả những tải liệu khác đều do những thời đại sau ngụy tạo. 
Trong bia ký của thi hào Vương Duy mà Yampolsky đã trích dịch ở trang 66- 
67 (op. cIt.), chúng ta chỉ thấy Vương Duy ghi răng: “Nơi quê quán của Thiền 
sư Huệ Năng không ai biết. Thiền sư sinh sống ở một thôn làng mọi rợ. Khi 
trẻ, học đạo với Hoằng Nhẫn, thiên tài của ngài được Ngũ Tổ ghi nhận và 
được trao truyền y pháp; Ngũ Tả bảo ngài phải lìa bỏ (tức là lìa bỏ đất Trung 
Hoa), và trong mười sáu năm, ngài sống ân trốn với phường buôn bán dân ngu 
khu đen ở Việt Nam... Bản Đôn Hoàng Pháp Bảo Đàn kinh chỉ được chép 
vào năm 830-860, do Pháp Hải ghi lại, chưa hắn là nguyên bản của Pháp Bảo 
Đàn kinh mà những học giả Nhật cho rằng đã có một nguyên bản khác được 
viết vào khoảng năm 713-714 sau khi Huệ Năng viên tịch, (bản này đã mất và 
chưa tìm lại được); dựa vào tất cả những dữ kiện kiểm chứng được, chúng ta 
chỉ có thể có những kết luận sau đây: 


Huệ Năng là người Việt Nam. sinh ở Lĩnh Nam 


“THÍCH MÃN GIÁC” 

- Lĩnh Nam là đất Việt Nam (ngày xưa Lưỡng Quảng: Quảng Đông và Quảng 
Tây cũng thuộc Việt Nam). Ngay đến Yampolsky cũng đã chú thích rất rõ: 
“Lĩnh Nam là những vùng ở Quảng Đông, Quảng Tây, và miền “Bắc Đông 
Dương Việt Nam” (“Ling-nan Indicates the areas of Kwangtung, Kwangsli, 
and Northern Indochina”, op. ct., trang 126). Còn địa danh “Nam Hải” ghi 
trong tất cả những bản Pháp Bảo Đàn kinh thì theo Yampolsky đó là Phiên 
Ngung, tức là thuộc lãnh thổ Việt Nam ngày xưa (xin đọc Trần Trọng Kim, 
Việt Nam sử lược, trang 37: “Triệu Đà đánh được An Dương vương, sát nhập 
nước Âu Lạc vào quận Nam Hải, lập thành một nước gọi là Nam Việt, tự xưng 
làm vua, tức là Vũ vương, đóng đô ở Phiên Ngung”). 

Ngoài ra, còn một điểm đáng lưu ý mà Yampolsky đã nêu ra: Bài thuyết pháp 
quan trọng nhất của Huệ Năng là ở chùa Đại Phạm, nhưng theo Yampolsky 
thì, không aI có thể truy tìm cho ra chùa Đại Phạm ở đâu, chỉ biết chùa ẫy còn 
có tên là chùa Báo Ân. Ngôi chùa quan trọng nhất, nơi xảy ra bài thuyết pháp 
quan trọng nhất của Huệ Năng và là nội dung quan trọng nhất của tất cả các 
bản Pháp Bảo Đàn kinh mà không có học giả nào truy ra được địa điểm đích 


1996 


xác, đang khi đó, một sự kiện lạ lùng, là chúng ta đã thấy cái tên chùa Báo Ân 
rất nhiều lần trong quyền Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang, cuốn 
1, trang 342 và 344; và điều lạ lùng nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam: 
trong Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi có hai tên khuyết lục vào thế hệ thứ năm 
và thế hệ thứ sáu, vào thế kỷ thứ VII và thế kỷ thứ VIII, đồng thời với Huệ 
Năng và Thần Hội (mà Thần Hội ở chùa Hà Trạch, Hà Trạch nào, phải chăng 
là Hà Trạch ở Lạc Dương hay Hà Trạch ở Việt Nam?), vì trong Lĩnh Nam 
chích quái có ghi rằng: “Thiền sư Không Lộ kết làm đạo hữu với Giác Hải, 
lần đến chùa Hà Trạch nương thân...” (trang 90). Và riêng về tài liệu Phật 
giáo Việt Nam có một nghi vấn mà chưa ai trả lời được và còn ghi lại trong 
Việt Nam Phật giáo sử luận của Nguyễn Lang (trang 224 và 98): có hai hệ 
phái Đại Điên và Bát Nhã không được chép vào lịch sử những thế hệ truyền 
thừa. Chúng ta cũng nên nhớ rằng Huệ Năng và Thần Hội thuộc vảo hệ phái 
Bát Nhã và chống lại hệ phái Lăng Giả của Thần Tú và Phố Tịch. Có một điều 
đáng nói hơn nữa, đang khi Huệ Năng đương thời không được người Trung 
Hoa biết đến, và mãi sau đến sự xuất hiện hoằng pháp của Thần Hội (sau khi 
Huệ Năng đã chết lâu rồi) thì ảnh hưởng của Huệ Năng lớn mạnh như vũ bão 
quét sạch tất cả tông phái khác ở Trung Hoa, đang khi ấy nước Trung Hoa 
không có một tô đình nào mang tên là Lục Tổ thì trái lại tại Việt Nam đã có 
một tổ đình rất lâu đời, mang tên là Tổ đình Lục Tổ (xin đọc Nguyễn Lang, 
trang 218, trang 98, trang 101). Như trong Việt Nam Phật giáo sử luận thì Tổ 
đình Lục Tổ đã có tới trên 400 năm, tính kế từ cuối thế kỷ thứ XIIL, tức là Tô 
đình Huệ Năng đã có từ thế kỷ thứ VIH, thời đại của Huệ Năng (Huệ Năng 
viên tịch vào thập niên đầu thế kỷ VI, tức khoảng năm 713) (Nguyễn Lang, 
Op. cit., trang 101). Thiền sư Thần Hội, đệ tử của Huệ Năng chỉ xuất hiện ở 
những kinh đô Trung Hoa để vũ bão quét sạch tất cả những tông phái Thiền 
của Phổ Tịch (đệ tử Thần Tú) và lấy lại ngôi vị Lục Tổ cho Huệ Năng, bắt 
đầu từ năm 732, và Thần Hội đã chiến thắng vẻ vang rực rỡ và mất đi vào năm 
758 hay 760, thì đang lúc đó ở Việt Nam đã có một tô đình mang tên là Lục 
Tổ. Còn một điều nữa là quyền Nam Tông tự pháp đồ (ghi lại lịch sử truyền 
thừa của Phật giáo Việt Nam) đã bị mất, và chính mấy chữ “Nam Tông” đáng 
cho chúng ta lưu ý, vì mấy chữ ấy chỉ xuất hiện với sự xuất hiện của Thần Hội 
vào khoảng từ năm 732 trở đi. Còn một điểm lịch sử vô cùng quan trọng đáng 
cho chúng ta suy nghĩ: “Thiền sư Việt Nam La Quý An quyên góp tải sản và 
đúc một tượng Lục Tổ bằng vàng, chôn ở gần tam quan đề khỏi bị trộm cắp, 
dặn răng khi nào có bậc minh vương ra đời để giúp dân cứu nước thì đào lên”. 
Đây có ngụ ý chính trị gì đối với dân tộc Việt Nam lúc ấy, và nhất là một điểm 
khác sau đây: “Ngày Lý Công Uấẫn được suy tôn hoàng để trong cung thì 
Thiền sư Vạn Hạnh đang ở chùa Lục Tổ (đọc Nguyễn Lang, op. cít., trang 
243). Nơi đây chứa đựng những bí mật nào về lịch sử của dân tộc mà chúng 


1997 


ta không còn đề ý tới? Nhất là phải cần nhớ rằng Huệ Năng là đại diện cho ý 
thức độc lập của Việt Nam chống lại Trung Hoa, chẳng những về phương diện 
đạo lý mà còn đại diện ý thức độc lập tự chủ chính trị của Việt Nam đối với 
Trung Hoa; chúng ta nên nhớ rằng Thần Hội đã bị triều đình Trung Hoa bắt 
giam và lưu đày vì bị kết án là “muốn âm mưu chính trị có hại cho chính 
quyền Trung Quốc”. (cf. Yampolsky, op. cit., trang 36). Và chính Thần Hội 
đã tạo ra vai trò Bồ Đề Đạt Ma (truyền thừa y bát của Bồ Đề Đạt Ma cho đến 
Huệ Năng) và cũng chính Thần Hội lật đồ vai trò tối ư quan trọng của Thần 
Tú và Phố Tịch (đệ tử Thần Tú) lúc bấy giờ và giành lại ngôi vị Lục Tổ cho 
Huệ Năng và đưa Thiền Việt Nam của Huệ Năng thống trị cả Phật giáo Trung 
Hoa. Đây không phải chỉ là sự chiến thăng về mặt ý thức đạo lý Việt Nam mà 
cũng là sự chiến thắng của tư tưởng Bát nhã đối với tư tưởng Lăng già (của 
phái Lăng Già tông, tức là tất cả trường phái Thiền “Trung Quốc đương thời 
mà đại diện là Pháp Như, Thần Tú và Phổ Tịch). Tất cả bản kinh khác nhau 
của Pháp Bảo đàn kinh đều xác nhận hai điều quan trọng: 


Thứ nhất: Huệ Năng không biết đọc và không biết viết chữ Tàu; 


Thứ hai: Huệ Năng sinh trưởng tại Lĩnh Nam và hoằng pháp chung quanh 
vùng Nam Hải, tức là Phiên Ngung (thuộc lãnh thô Việt Nam thời đó). 


Và điều quan trọng là tất cả các bản khác nhau của Pháp Bảo Đàn kinh đều 
còn giữ lại ít nhất hai lần, nêu không muốn nói là năm sáu lần những câu đại 
loại sau đây đề chứng tỏ Huệ Năng không phải là người Hán tộc mà là người 
Việt Nam: 


- Hoăng Nhẫn mắng Huệ Năng: “MI là dân Lĩnh Nam, vốn là đồ mọi rợ, làm 
thê nào thành Phật được?” (phân đoạn 3, bản Đôn Hoàng). 


- “Thực không ai ngờ nơi đất Lĩnh Nam lại được phúc có Phật sinh ra nơi ấy” 
(phân đoạn 37, bản Đôn Hoàng). 


Mấy chữ “đồ mọi rợ” ở đây là dịch mấy chữ chửi thề ở đời đường “các lão” 
mà Yampolsky đã chú thích như sau: “Ko-lao” (các lão) là một tiếng mắng 
chửi, có nghĩa là dân dã man, gần như súc vật ở phương Nam nước Trung Hoa 
(tức là Việt Nam)” (op. cIt., trang 127). 


Chỉ hai chữ “các lão” trên cũng đủ đề chứng minh Huệ Năng không phải người 
Trung Hoa mà là người Lĩnh Nam. 


1998 


Chăng những ở Việt Nam mà thôi, nếu không có ngải Huệ Năng thì chẳng 
bao giờ có cái đạo Thiên, gọi là Thiên tông Trung Hoa và Triêu Tiên, Zen của 
Nhật Bản và tât cả những gì người ta nói đên Thiên hiện nay ở Tây phương... 


Thiên tông đã ảnh hưởng toàn bộ đến văn hóa, học thuật Tây phương ở thế kỷ 
XX, và người đã thực sự sáng tạo ra Thiền tông lại chính là Huệ Năng chứ 
không phải Bồ Đề Đạt Ma; ngài Bồ Đề Đạt Ma chỉ được truyền thống Thiền 
chọn lựa đứng tên danh dự mà thôi để linh động hóa tinh thần tạ ơn đối với 
An Độ, quê hương tâm linh của Phật giáo nhân loại. Một người độc thân duy 
nhất đã thay đối toàn triệt truyền thống Phật giáo Trung Hoa, Triều Tiên và 
Nhật Bản, và ảnh hưởng toàn diện đến văn hóa học thuật Á Đông và hiện nay 
của cả thế giới, người ấy là Huệ Năng, và Huệ Năng là người Việt Nam mà 
chính toàn dân Việt Nam lại không hè biết đến, và ngay cả truyền thông Phật 
giáo Việt Nam lại bỏ quên ngài và coi ngài như bao nhiêu vị sư tổ Trung Hoa 
khác. 
Hòa thượng THÍCH MÃN GIÁC (Los Angeles, ngày 1 tháng 9 năm 1985) 

(Quảng Tuệ Dung Sưu Tầm) 

-—-0Oo--- 

Zen monastery - thiền viện 


Zo0roasfer - was thus the first to teach the doctrines of an IindIvidual Judgment, 
Heaven and Hell, the future resurrectlon of the body, the general Last 
Judgment, and life everlasting for the reunited soul and body. These doctrines 
were to become famillar articles of faith to much of mankind, through 
borrowings by Judaism, Christianty and Islam; yet 1t 1s In Zoroastrianism 
1fself that they have thetr fullest logtical coherence....” 


Zoroaster hay Zarathustra - sinh trong khoảng thể kỷ 18 đến thế kỷ 6 TCN), 
cũng có tài liệu ghi chép rằng ông sinh vào năm 628 và mất năm 5II TCN. 
Ông là một nhà tiên tri và triết gia Ba Tư cô đại (miền Bắc lraq ngày nay), và 
là người sáng lập Hỏa giáo (hay là đạo Zoroastrianism, một tôn giáo cô của 
Ba Tư). Đạo này kéo dài gần 2.500 năm và đến nay văn còn có tín đồ. Ông 
còn là tác giả của Yasna Haptanghaiti, Gathas trong "Kinh cổ Ba Tư", kinh 
thánh của Hỏa giáo. 


Zoroastrianism - đạo thờ thần lửa ở Ba Tư 


Zoroasfrianism ¡s the ancient, pre-Islamic religion of Persia (modern-day 
lran). It survives there 1n 1solated areas but primarily exIsts in India, where the 


1999 


descendants of Zoroastrian Persian Immigrants are known as Parsils, or 
Parsees. In India the religion 1s called Parsiism. 


Founded by the Iranian prophet and reformer Zoroaster In the óth century 
BCE, Zoroastrianism contains both monotheistic and dualistic features. 
Althouph a fairly small religion today, numbering about 200,000 adherents, 1t 
shares many central concepts with the majJor world relipglons of JudaIsm, 
Christiamty, and Islam. 


Texfs 


The Zoroastrian sacred text 1s the Avesta ("Book of the Law”), a fraymenfary 
collection of sacred wrItings. Compiled over many centuries, the Avesta was 
not completed untIl Persias Sassanid dynasty (226-641 AD). 


I( consIsts of: liturgical works with hymns ascribed to Zarathustra (the 
Gathas); InvocatfIlons and rituals to be used at festivals; hymns of pralse; and 
spells against demons and prescrIptions for purification. 


Beliefs 


The Zoroastrian concept of God Iincorporates both monotheIsm and dualism. 
In his visions, Zarathustra was taken up to heaven, where Ahura Mazda 
revealed that he had an opponent, Aura Mainyu, the spirit and promoter of 
evil. Ahura Mazda charged Zarathustra with the task of Inviting all human 
beings to choose between him (good) and Aura MaiInyu (evIl). 


Zoroaster taught that man must enlist 1n this cosmic strugsle because of his 
capacIty of free choIce. Thus Zoroastrlanism 1s a highly ethical religion 1n 
which the cholce of øgood over evIl has cosmIic Importance. Zarathustra taught 
that humans are free to choose between right and wrong, truth and lie, and 
light and dark, and that their choIces would affect theIr eternal destiny. 


The Zoroastrian afterlife 1s determined by the balance of the good and evil 
deeds, words, and thoughts of the whole life. For those whose good deeds 
outweigh the bad, heaven awaIts. Those who did more evil than øgood øo to 
hell (which has several levels corresponding to degrees of wickedness). There 
1S an IntermedHafe staøge for those whose deeds weigh out equally. 


2000 


Many of Zoroaster's Ideas, including ethical monotheIsm, heaven, hell, angels, 
demons, the resurrecfion of the body, and the messiah figure, have notable 
parallels in Judalism, ChrIstianity, and Islam. 


Practices 


Today's Zoroastrians (ParsIs) pracfice an Important coming of age ritual, 1n 
which all young Parsis must be 1nmitiated when they reach the age of seven (In 
India) or I0 (ín Persia). They receIve the shirt (sadre) and the girdle (kustl), 
which they are to wear their whole HIfe. 


There are three types of purIficatIion, In order of Increasing 1mportance: 


1. padyab, or ablution 

2. nahn, or bath 

3. bareshnum, a complicated ritual performed at speclal places with the 
particIpation of a dog (whose left ear 1s touched by the candidate and whose 
øaze puts the evil spirifs to flight) and lasting several days 


The Zoroastrian system of penance entaIls reciting the patet, the firm resolve 
not to sin again, and the confession of sins to a dastur or to an ordinary prlest 
1ƒ a dastur 1s not obtainable. 


The chief ceremony, the Yasna, essenfially a sacrifice of haoma (the sacred 
liquor), 1s celebrated before the sacred fire with recitation of large parts of the 
Avesta. There also are offerings of bread and milk and, formerly, of meat or 
animail fat. 


The sacred fire must be kept burning continually and has to be fed at least five 
times a day. Prayers also are recited five times a day. The founding of a new 
fire Involves a very elaborate ceremony. There are also rItes for purIfication 
and for regeneration of a fire. 


Zoroasfrian burial rItes center on exposure of the dead. After death, a dog 1s 
brought before the corpse (preferably a "four-eyed” doøg, 1.e., with a spot above 
each eye, believed to Increase the efficacy of Its øaze). The rite 1s repeated 
five times a day. After the first one, fire 1s brought 1nto the room where If 1s 
kept burning untIl three days after the removal of the corpse to the Tower of 
Silence. The removal must be done during the daytime. 


2001 


The Interior of the Tower of Silence 1s built in three concentric circles, one 
each for men, women, and children. The corpses are exposed there naked. The 
vultures do not take long——an hour or two at the most——to sfrIp the flesh off 
the bones, and these, dried by the sun, are later swept Into the central well. 
Formerly the bones were kept In an ossuary, the astodan, to preserve them 
from rain and animals. The morning of the fourth day 1s marked by the most 
solemn observance 1n the death ritual, for 1t 1s then that the departed soul 
reaches the next world and appears before the deIties who are to pass Judgment 
over 1t. (Encyclopedia Britannica) 


HỎA GIÁO BA TƯ LÀ TIỀN THÂN CỦA CÁC ĐẠO THỜ CHÚA 


Khi nghiên cứu tôn giáo Tây Phương, người ta sẽ nhận thấy có rất nhiều tôn 
giáo khác nhau nhưng đều thờ một vị Thiên Chúa Duy Nhất (The Only God). 
Những tôn giáo này xuất hiện tại nhiều nơi khác nhau và trong những thời 
điểm khác nhau, có thể cách nhau nhiều thế kỷ, nhưng những tôn giáo xuất 
hiện trước đều có những ảnh hưởng không nhiều thì ít đến giáo lý của những 
tôn giáo xuất hiện sau. Do đó, khi nghiên cứu về đạo Hôi chắng hạn, chúng ta 
không thể bỏ qua ảnh hưởng của Do Thái Giáo và Ki Tô Giáo là những đạo 
Thiên Chúa đã có trước nó nhiều thế kỷ. 

Hỏa Giáo Ba Tư (Zoroastrianism) cũng là một đạo Thiên Chúa xuất hiện từ 
một ngàn năm trước Công Nguyên và bị Hồi Giáo tiêu diệt vào thế kỷ 10 sau 
Công Nguyên. Như vậy, Hỏa Giáo đã có trước Ki Tô Giáo cả ngàn năm và có 
thể đã xuất hiện trước hoặc cùng thời với Do Thái Giáo. Qua hai ngàn năm 
tồn tại, Hỏa Giáo đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong cả ba đạo Thiên 
Chúa là Do Thái, Ki Tô và Hỏi. Vì Hỏa Giáo đã bị suy tàn hơn 10 thế kỷ qua 
nên Ít có ai quan tâm. đến nó, nhưng đối với các nhà chuyên nghiên cứu về tôn 
giáo thì Hỏa Giáo vẫn có một chỗ đứng quan trọng trong lịch sử các đạo thờ 
Chúa. Việc tìm hiểu những điều sơ lược về Hỏa Giáo Ba Tư thiết tưởng cũng 
là một điều cần thiết và bồ ích để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các đạo Chúa 
hiện nay. 

Ảnh hưởng rõ rệt nhất của Hỏa Giáo Ba Tư đối với các đạo thờ Chúa (Do 
Thái, Ki Tô, Hồi) là ý niệm về Thiên Thần. Tất cả các tên thiên thần quen 
thuộc như Mi-ca-e (Michel, Micheal) Gabriel, Raphael và ý niệm về các thiên 
thần hộ mạng (guardian angels) đều là những sản phẩm của Hỏa Giáo Ba Tư. 
Những ý niệm về thiên thần xuất hiện lần đầu tiên tại Ba Tư (nay là Iran) vào 
khoảng năm 1000 TCN, khi nước này phát triển một tôn giáo gọi là 
Zoroastrianism. Tôn giáo này mang tên của vị sáng lập là Zarathrusta, phiên 
âm sang tiếng Hy Lạp là Zoroaster. Các học giả tôn giáo hiện nay tin rằng 


2002 


Z.oroaster là một người có thật, sinh khoảng năm 1000 TCN hoặc sớm hơn vả 
có thể cùng thời với Moses tức khoảng 1250 TCN. 

Có một điều rõ rệt nhất là lịch sử Ba Tư đã xác nhận đạo Hỏa Giáo đã từng là 
quốc giáo của nước này từ thế kỷ 6 TCN đến thế kỷ 7 sau Công Nguyên, tức 
ròng rã trong l3 thế kỷ! Vào cuối thế kỷ 7, nước Ba Tư bị quân Hồi Giáo Ả 
Rập xâm chiếm và toàn dân bị cưỡng bách theo đạo Hồi. 

Người Trung Quốc gọi đạo Zoroastrianism là Hỏa Giáo, hoặc Thánh Hỏa 
Giáo, vì trong đền thờ Zoroastrianism, người fa chỉ đốt một ngọn lửa duy nhất 
đặt trên một cái khay ở bàn thờ để mọi tín đồ tập trung tư tưởng khi cầu nguyện 
Thượng Đề. Vì vậy, người ta gọi đền thờ của tôn giáo này là "Đền thờ lửa" 
(The Frre Temple). Sự thật, Hỏa Giáo không thờ lửa và cũng không thờ ai 
ngoài một Thiên Chúa Duy Nhất mà thôi. Ngôn ngữ Ba Tư gọi vị Thiên Chúa 
Duy Nhất là Ahura Mazda hoặc gọi là Đẳng Toàn Năng (Ormazd). Khi giáo 
chủ Zoroaster giảng đạo thì cả nước Ba Tư lúc đó đang theo Đa Thần Giáo 
(Paganism). Zoroaster giảng đạo rất hấp dẫn nên được đa số quần chúng tin 
theo, nhưng khi Zoroaster yêu cầu họ chỉ thờ một Thiên Chúa duy nhất thì 
nhiều người lại cảm thấy e ngại vì họ không thể bỏ các vị thần của họ được. 
Dần dần, các tín đồ Hỏa Giáo biến các vị thần của Đa Thần Giáo thành các 
thiên thần. Họ mượn tiếng Hy Lạp ANGELUS, có nghĩa là "kẻ được Thiên 
Chúa sai đến" (One who was sent by God) để gọi các vị thần này. Về sau, 
Angelus được chuyển sang Anh Ngữ thành Angels. Lâu dân, các thiên thần 
được hiểu là các Thiên Sứ (Messengers) được Thiên Chúa sai xuống thế gian 
để thực hiện một sứ mạng nào đó. Trong khi đó, các ác thần của Đa Thần Giáo 
đều biến thành qui (đemons). 

Người Hỏa Giáo Ba Tư biến đối các vị thần của Đa Thần Giáo bằng cách thêm 
hai cánh cho các vị thần mà họ mến chuộng như Vata, Vayu, Mithra v.v... và 
thêm đuôi cho các thần hung ác. Những biến đổi này đều xảy ra khoảng thế 
kỷ 10 TCN. Đến thế kỷ 6 TCN, Hỏa Giáo biến thành quốc giáo của Ba Tư, 
những ý niệm về Thiên Thần và Ma qui đã trở thành những tín điều của tôn 
giáo này. 

Năm 597 TCN, Ba Tư chiếm xứ Judah (tức Do Thái) và năm 539 TCN Ba Tư 
chiếm toàn vùng Trung Đông trong đó có Babylon, tức lraq ngày nay. 

Sau nhiều thế kỷ Ba Tư cai trị Trung Đông, trong đó có Do Thái và Babylon, 
Hỏa Giáo đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên giáo lý của Do Thái Giáo. Sau 
đó, qua trung gian của Do Thái Giáo, những ảnh hưởng của Hỏa Giáo Ba Tư 
đã xâm nhập Ki Tô Giáo và Hỏi Giáo. Ngày nay, có rất nhiều điều chúng ta 
tưởng như những sản phẩm tự nhiên của Ki Tô Giáo hoặc Hồi Giáo nhưng 
thực ra nó đã được sáng tạo bởi Hỏa Giáo từ 1000 năm TCN. 


2003 


Trước đây, các sách trong Bộ Kinh Thánh Cựu Ước thường được gán cho là 
của Maisen (Moses) thuộc thế kỷ 13 TCN nhưng theo các học giả chuyên về 
Thánh Kinh thì các giảo nghiệm khoa học xác nhận hầu hết các sách đó đều 
được viết trong khoảng thê kỷ 6-5 TCN. Do đó, Maisen không thê là tác giả 
và chính nhân vật Maisen cũng không có thật. Những phép lạ của Maisen như 
biến cây gậy thành con rắn và hóa phép cho biển Đỏ rẽ ra để dân Do Thái đi 
qua an toản v.v... chỉ là những chuyện thần thoại. Kinh Thánh Cựu Ước của 
Do Thái hoặc đã được sáng tác hoặc được viết lại dưới thời Do Thái bị Ba Tư 
đô hộ trong thế kỷ 6-5 TCN. Tác giả Cựu Ước đã đem vào Kinh Thánh Do 
Thái những điều họ hấp thụ từ Hỏa Giáo Ba Tư: 


- Sách Sáng Thế Ký được viết trong thế kỷ 6 TCN kề chuyện Adam và Eve bị 
Thiên thân đuôi ra khỏi vườn địa đàng. 


- Sách Xuất Hành (Exodus 3:4) kế chuyện thiên thần của Chúa hiện ra với 
Maisen trong ngọn lửa. 


Tất cả những sách của đạo Do Thái được viết trước thế kỷ 6 TCN đều không 
nói gì đến thiên thần. Điều đó chứng tỏ từ lúc nguyên thủy lập đạo, người Do 
Thái không có một ý niệm nào về thiên thần cả. Họ đã vay mượn ý niệm về 
thiên thần từ Hỏa Giáo trong thời gian Do Thái lệ thuộc Ba Tư vào các thế kỷ 
6-5 TCN và sau đó đã truyện lại cho hai tôn giáo hậu sinh là Ki Tô Giáo và 
Hồi Giáo. 


Ngoài những ý niệm về thiên thần và ma qui, Hỏa Giáo còn đem lại cho Do 
Thái Giáo nhiều tư tưởng thần học và nhiều giáo lý liên quan đến Ngày Tận 
Thế và cuộc sống đời sau. Quan niệm chủ yêu của Hỏa Giáo là trong vũ trụ 
này, mọi thứ đều có lưỡng cực. Đời sống tâm linh cũng có lưỡng cực, đó là 
Thiện và Ác. Con người được Thiên Chúa ban cho quyền tự do lựa chọn giữa 
thiện và ác nên con người phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. 

Hỏa Giáo chủ trương không thờ ảnh tượng vì Thiên Chúa là đắng thiêng liêng 
vô hình. Mọi sự tạc tượng hoặc vẽ hình của Ngài được coi như một sự nhục 
mạ Thiên Chúa. Các đạo Do Thái, Hồi Giáo và Tin Lành đều chấp nhận quan 
niệm này của Hỏa Giáo. Riêng Công Giáo, Anh Giáo và Chính Thống Giáo 
vẫn thờ ảnh tượng mặc dầu việc này bị các tôn giáo khác lên án nghiêm khắc. 
Nhiều học giả chuyên nghiên cứu tôn giáo cho rằng Zoroaster là người đầu 
tiên đưa ra thuyết Mạt Thế (Eschatology). Theo Zoroaster, mọi vật trong vũ 
trụ cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Thế gian và loài người sẽ có ngày tận cùng gọi là 
Ngày Tận Thế (The Doomsday). Trong ngày tận thế, Thiên Chúa sẽ xét xử 


2004 


công tội của tất cả mọi người, do đó ngày Tận Thế còn được gọi là Ngày Phán 
Xét Cuối Cùng (The Last Judgement). 
Đề có thê tham dự Phiên Xử Cuối Cùng của Chúa thì mọi người chết đều được 
sông lại. Zoroaster cho răng khi chết thì thân xác con nguời bị phân hủy thành 
tro bụi nhưng linh hồn chìm đắm trong cõi vô thức như trong lúc ngủ. Đến 
Ngày Phán Xét Cuối Cùng, Thiên Chúa sẽ sai thiên thần thôi kèn (clarion) 
đánh thức linh hồn và xác kẻ chết sống lại hết. Tất cả mọi người đều tập trung 
ở một nơi để nghe Chúa phán xử. 
Sau khi được xét xử, kẻ thiện lành được lên Thiên Đàng và kẻ ác bị đày xuống 
Hỏa Ngục. Chính Thuyết Mạt Thế đã đưa đến niềm tin vào Thiên Đảng và 
Hỏa Ngục. (Charlie Nguyễn) 
(Trong thời đức Phật có một số tín đô đạo thờ Lửa xin quy y, và đức Phật 
đã chấp nhận họ vào hàng Tăng chúng...) 

——-oOoOo--- 
Zygote - In multicellular organIsms, 1t 1s the earliest developmental staøge of 
the embryo. In single-celled organisms, the zygote divides to produce 
offspring, usually throush Mitosis, the process of cell division (Sự phân chia 
tê bào) 


§ TA _ /J “h5 
3 * 
, ° : 
Tớ, j” / Ủ 
` + _ 
". : 
+, ` 7 
—— “ h 
j : 
` Ỷ 
, 
IRr” :z xác) ` 
rt TÀI. 
z _. _# *. tệ 


Tác giả & Phật tử & Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala 





2005 





2006 


Ngữ vựng, cô ngữ, đoạn văn được trích dân từ các sách: 


ER( 1đ stsss603016565.(2x03e00) Michael Wood 
AlI is Change — The 2000 Year Journey of Buddhism to 

the West............Lawrence Sutin 
ConscIousness Beyond LIfe...Pim Van Lommel 
I[J(DHTOia2iav 4á 2y6s a6 Karen Armstrong 
My Sprritual Journey...... His Holiness the Dalai Lama 
A Profound Mind.......... His Holiness the Dalai Lama 
Lighting The Way.......... His Holiness the Dalai Lama 


The Universe In a Single Atom...His Holiness the Dalai Lama 
Stages of Meditation....... His Holiness the Dalai Lama 
The Joy of Living and Dying 1n Place...His Holiness the Dalai 


Lama 
The Middle Way................HIs Holiness the Dalai Lama 
Mind in Comfort and Ease...HIs Holiness the Dalai Lama 
Freedom In Exile............... His Holiness the Dalai Lama 


The Art of Happiness...HIs Holiness the Dalai Lama and 
Howard C. Cutler M.D 
Why the Dalai Lama Matters............... Robert Thurman 
The Tibetan Way of Life, Death, & Rebirth...John Peacock 
Growing Up In Heaven.....James Van Praagh 
Radiant Mind................. Peter Fenner, PhD 
Doors to Past LIives & Future Lives......Joe H. Slate, PhD 
Carl Llewellyn Weschcke 


Journey of Souls............. Michael Newton, PhD 
Destiny of Souls............. Michael Newton, PhD 
Meditation Handbook....... David Fontana, PhD 

Bước Vào Cửa Phật......... Giáo Sư Nguyễn Văn Phú 
Phật Giáo Căn Bản.......... Toàn Không Đỗ Đăng Tiến 


Karma and Reincarnation...Barbara Y. Martin and 
Dimitri MoraIfIs 
Buddhist WIsdom............CGerald Benedict 
The Tibetan Book of The Death... Robert A.F. Thurman 
Trên Đường Hoằng Pháp của Phật Tổ Gotama Trùng Quang 
Nguyễn Văn Hiểu 
Zen Master Class.............Stephen Hodge 
The Body, Mind, Sprrit Miscellany... Jane Alexander 
Buddha...off the Record...Joan Duncan Oliver 
The Teaching of the Compassionate Buddha...E.A. Butt 





2007 


The Secret History of the Mongol Queens-Jack Weatherford 
Buddha Teaching 1n India............... Johannes Bronkhorst 
A Profound Mind — His Holiness The Dalai Lama — Edited by 
NÑicholas Vreeland — Afterword by Richard Gere 
Understanding Taoism............... Jennifer Oldstone-Moore 
Gautama Buddha — The Life and Teachings of The Awakemed 
One by VishvapamI Blomfield 

The Transformed Mind.....His Holiness the Dalai Lama 

Edited by Renuka Singh 
Transcendent Wisdom...His Holiness the Dalai Lama 

Translated, Edited by B. Alan Wallace 
Hành Trình Về Phương Đông - Blair T. Spalding (Dịch Giả 
Nguyễn Phong) 

Modern Buddhism................ Geshe Kelsang Gyatso.. .efc... 


2020 Phật Lịch 2564 
Vương Chước 
Quảng Trí Chánh 


Chùa Treo hay Chùa Hu ên Khôn g- Tính Sơn Tây (Trung Quốc 
A71. #2 6/4: ý 22x ¿ 


£ˆ“ 


APPENDIX I 
(Phụ Trang l) 


PHƯƠNG PHÁP TẬP THIÊN NĂNG LƯỢNG [PRANAYAMA]| 


1. CẢM NHẬN TOÀN THÂN 


Tư thế chuẩn bị: Ngồi kiết già hoặc bán già. Đầu cô và lưng thắng, mắt khép 
nhẹ, miệng khép, lưỡi nằm ngang, 2 bản tay mở ngữa, để trên đầu gối, ngón 
cái và ngón trỏ chạm nhẹ vào nhau. 

- Niệm thầm: tôi đang cảm nhận toản thân 
- Tập trung ý lắng vào thân 





2. CẢM NHẬN NĂNG LƯỢNG 


Tư thế chuẩn bị: Ngồi kiết già hoặc bán già. Đầu cô và lưng thắng, mắt khép 
nhẹ, miệng khép, lưỡi nằm ngang, 5 ngón tay chạm nhẹ vào nhau, để trước 
ngực. 

Thực hiện: Hướng sự chú ý lên 5 đầu ngón tay. 

Niệm thầm: Tôi đang cảm nhận năng lượng. 

Hiện tượng thường xuất hiện trong lúc cảm nhận năng lượng: 

a. Cảm nhận có sự rung động nhẹ ở các đầu ngón tay 
b. Có sự dao động nhẹ ở cột sống 
c. Có những ý ý nghĩ, những suy nghĩ bỗng xuất hiện trong tâm trí, trong thiền 
học gọi là vọng tưởng, là tạp niệm. Đừng nhớ đến nó, đừng suy nghĩ theo nó 


mà hãy hướng sự chú ý lại trên 5 đầu ngón tay và tiếp tục niệm thầm “Tôi 
đang cảm nhận năng lượng. 


2008 





3. KÍCH HOẠT NĂNG LƯỢNG 


- Từ từ dang hai bàn tay ra thật chậm và cảm nhận có dòng năng lượng đang 
đây hai bàn tay từ từ dang ra 

- Từ từ khép hai bàn tay vào và cảm nhận có sức hút hai bàn tay vào nhau. 
Trong lúc khép hai bàn tay chạm vào nhau, thường thì không chính xác như 
lúc ban đầu. Lý do là tâm chưa được ổn định. Hãy điều chỉnh 5 ngón tay vào 
vị trí ban đầu. 


CHU Y: 

- Bài tập này không nên dùng lực lúc dang tay ra, mà hãy cảm nhận lúc vừa 
khởi ý dang tay ra là cảm nhận được ngay có dòng năng lượng đang đây hai 
bàn tay ra. 

- Lúc dang tay ra hai bên, 2 bàn tay cách xa từ 30-40cm hai chỏ xuôi theo 
hông. 

- Hướng sự chú ý vào hai bàn tay lúc dang ra và khép vào. 





2009 


4. THU NĂNG LƯỢNG 


- Hai bản tay từ từ dang ra, xoay lòng bản tay ngửa hướng lên trên, tập trung 
vào huyệt Lao cung giữa lòng bàn tay. 

- Niệm thầm: thu năng lượng 

- Trong lúc thu năng lượng ta có cảm giác ấm ở huyệt Lao cung, có sự đao 
động nhẹ ở cột sông, hoặc hai bàn tay. 





5. CHUYÊN HÓA NĂNG LƯỢNG 


- Niệm thầm: năng lượng chuyên động 

- Liên tục ám thị đến khi cảm nhận được sự chuyền động bởi năng lượng. Sự 
chuyên động thường xuất hiện ở hai cánh tay, Ở cô, ở cột sống. Hãy thuận theo 
tự nhiên và cảm nhận. Biết rõ sự chuyên động của thân. Đây là điểm quan 
trọng nhất trong bài tập thiền năng lượng. Và người tập bắt buộc phải tuân 
theo những điều sau: 


o Trong lúc năng lượng chuyên động, ta không nên mong cầu hoặc tưởng 
tượng bất cứ điều gì. 

o Vẫn tiếp tục niệm thầm: năng lượng chuyền động và biết rõ sự chuyển động 
và khi đã nhận biết thì điều kỳ diệu của thiền năng lượng bắt đầu xuất hiện. 
o Không dừng lại đột ngột trong lúc năng lượng chuyền động. 


2010 





6. TRỊ BỆNH BẰNG NĂNG LƯỢNG 


- Trong lúc năng lượng chuyên động, có bệnh gì thì niệm thầm trị bệnh đó. 
Thí dụ như bệnh đau đâu, ta niệm thâm “năng lượng trị bệnh đau đâu.” Lúc 
đó sẽ xuât hiện hai trường hợp sau: 


o Hai bàn tay dần dần chuyên đến vùng bệnh và tự nó trị bệnh như ấn, day, 
chà, vuôt, võ... 


o Cảm nhận bên trong có những dòng điện hoặc cảm giác nóng, âm, ngứa, tê, 
đau v.v... 





7. KÉT THÚC 


Niệm thầm: năng lượng dừng lại. Lặp đi lặp lại liên tục, liên tục cho đến khi 
nào cảm nhận dòng năng lượng chậm dần, chậm dân, chậm dần rồi từ từ dừng 
hẳn. 

Điểm kết thúc của hai bàn tay thường ở hai đầu gối hoặc ở vùng bụng dưới 


2011 


- Sau đó từ từ mở mắt ra. 

- Mát-xa ở mặt và phía sau gáy. 

- Có sự lâng lâng, trông trải trong trí não sau khi kêt thúc buôi tập thiên năng 
lượng. 





TRƯỜNG HỢP NÀO KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC DÒNG NĂNG 
LƯỢNG: 


1. Chuẩn bị phần cảm nhận năng lượng chưa tốt, còn trương lực cơ trong lúc 
hai bản tay chạm nhau để trước ngực. 

2. Do căng thắng hoặc quá nhiều ý nghĩ, suy nghĩ... làm không thể tập trung 
được. 

3. Do nghi ngờ, không tin tưởng vào phương pháp 

4. Đã từng tập qua nhiều phương pháp khác. 

5. Thường xuyên mở mắt trong lúc tập luyện. 


NHỮNG ĐIÊU KHÔNG NÊN KHI TẬP THIÊN NĂNG LƯỢNG 


1. Không nên tập với những người chưa đủ kinh nghiệm hướng dẫn. Hoặc 
qua băng đĩa. 

2. Không tập ở nơi khí âm nhiều, như nghĩa địa, bệnh viện, lò thiêu. Rất dễ 
bị phần âm nhập vào. 

3. Không dừng lại đột ngột trong lúc năng lượng đang chuyên động. 

4. Không câu nguyện hay cầu xin bất cứ một tha lực nảo trong lúc tập thiền 
năng lượng. Việc cầu xin cũng giống như ta mở cửa gọi mời tha lực vào thân 
xác ta vậy. 

Mai Văn Như yoga 
-—-oO0--- 


2012 


APPENDIX II 
(Phụ Trang II) 


Chú Đại Bi Dẫn Giải 


Câu 1 
SKT - Namo Ratna-trayaya Namo Ariya-valokIte-S”varaya 
HÁN - Na mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da 
Na mô A Rị Da Bà Lô Yết Đề Thước Bát Ra Da 
VIỆT - Thành kính đảnh lễ ngôi Tam Bảo 
Thành kính đánh lễ đức Quán Tự Tại - đức Quán Thế Âm 


Câu 2 

SKT - Bodhi-Sattvaya Maha-Sattvaya Maha Karunikaya 

HAN - ðô Đề Tái đoả bà da Ma ha tát đoả Bà Da Ma ha Ca lô nỉ Ca Da 
VIỆT - Bậc Bô Tát giác ngộ hữu tình - bậc đại sĩ - Bậc Đại Bi Tâm 





Câu 3 

SKT —- Om Sarva rabhaye Sudhanadasya 

HÁN - ấn Tát bàn ra Phạt duệ Số đát na đát tả 

VIỆT - Tán thán việc quy y nhất thiết thánh chúng và chánh pháp tuỳ 





thuộc. 
Câu 4 
SKT — Namo skrItva Iimamarya-valokite-s°vara randhava Namo navakindi 
hrih 


HÁN - Nam mô tất kiệt lật đoá y mông a rị đa bà lô kiết đề thất Phật ra lăng 
đà bà Nam mô na ra cần trì hê rị 

VIỆT - Sau khi hoàn tất việc đảnh lễ đắng Quán Tự Tại Quán Âm đại 
từ tâm địa tiếp đến thành kính đánh lễ bậc đại chí thành, bậc hiền thiện 
tôn giả. 


Câu 5 

SKTT - Maha-vadha- Šva-me 

HÁN - Ma ha bàn đa Sa mể 

VIỆT - Phóng ra ánh sáng đại quang minh 





Câu 6 
SKT — Sarva-arthato-Sˆ°ubham ajeyam Sarva-sata 
HAN - Tái bà tát bà a tha đâu dụ băng a thệ dựng 


2013 


Tát bà tát đa na ma bà tát đa : 
VIỆT - Khiên cho hệt thảy chúng sanh nhât thiêt được vô ưu vô tỷ bỉ vô 
tham và trong sạch diệu tịnh 


Câu 7 

SKT - Namo-vasat Namo-vaka mavitato 

HÁN - Na ma bà dà Ma phạt đạt đậu 

VIỆT - Từ đó, hướng tâm đảnh lễ quy y bậc thiện hữu tình, quy y bậc 
đồng tử mà Trời và người đều hằng mong thân cận 





Câu 8 

SKT - Tadyatha: Om avaloki-lokate 

HÁN - Đới diệt tha Ấn, A bà lô hê lô ca để 

VIỆT - Thần chú tuyên vài hợp nhất thể đại đồng với Quán Tự Tại 





Câu 9&10 

SKT —- Karate-e-hrh Maha-bodhIsattva Sarva sarva Mala mala 

HÁN - Ca ra đề Di hê rị Ma ha bồ đê tát đoả Tát bà Tát bà Ma ra Ma ra 
VIỆT - Từ người phát đại bi tâm đến nhất thiết các đại giác hữu tình 
như hoa thanh tịnh vô nhiễm lan ra khắp nơi chốn 


Câu 11&12 

SKT - Mahi mahi ridayam kuru kuru karmam 

HÁN - Ma hê Ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông 

VIỆT - Phát đại tự tại tâm hăng hái thường tạo nên các thiện nghiệp 


Câu 13&14 

SKT - Dhưưu dhưru viJayate Maha-V]ayati Dhara dhara dhrinisˆvaraya 
HÁN - Đồ /ô đồ lô phạt xà da đề, Ma ha phạt xà da đề, Đà la đà ra Địa rị 
ni, Thất Phật ra da 

VIỆT - Mới có năng lực độ thoát khỏi các triền phược và vượt thắng lên 
được, phải ráng sức duy trì cho có được tâm kiên cố dũng mãnh tự tại 


Câu 15 

SKT - Cala cala Mama Vimala Anuktele 

HÁN - Giá ra giả ra mạ mạ phạt ma ra, Mục để lệ 

VIỆT - Lâu dần khiến cho biến hoá dẫn đến sự giải thoát vô nhiễm 





Câu 16&17 
SKT - Ehi chi S”mma s”1na arsam prasar1 vis”ra vic`vam prasaya 


2014 


HÁN - Y ñê di hê Thất na thất na Ra sâm Phật ra xả lợi phạt sa phạt sâm 
Phật ra xá da 

VIỆT - Nương theo đó mà thực hiện hoằng pháp hởi vị Pháp Vương tử 
chủ của hòa bình 


Câu IS&19 

SKT — Hulu hulu mara hulu hulu hrih 

HÁN - Hô lô hô lô ma ra Hô lô hô lô hê rị 

VIỆT - Tiếp tục tu hành, tiếp tục làm sạch thân và làm sạch tâm - thanh 
tây thân tâm 


Câu 20&21 

SKT— Sara Sara Si Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya 
HÁN - Ta ra ta ra Tất rị tất rị Tô rô tô rô Bô Đề dạ Bồ Đề dạ Bỏ Đà dạ Bỏ 
Đà dạ 

VIỆT - Kiên cố lên, dũng mãnh lên, rực rỡ lên không thôi, không gián 
đoạn. Giác ngộ, giác ngộ mau hơn người có căn cơ chứng giắc 


Câu 22, 23&24 

SKT — Maitreya narakindi dhrish-nina bhayamana svaha Siddhaya Svaha 
HÁN - Di để rị dạ Na ra cần trì Địa rị sắc nỉ na Bà dạ ma na Ta bà ha Tất 
đà dạ Ta bà ha 

VIỆT - Với tâm đại từ đại bi khi người đã thành tựu có được danh tiếng 
cũng do tầm từ bỉ đó 


Câu 25, 26&27 

SKT —- Maha Siddhaya Svaha Siddha-yoge S”varaya svaha Narakindi Svaha 
HÁN - Ma ha tất đà dạ ta bà ha Tất đà dũ nghệ Thất bàn ra dạ Ta bà ha Na 
ra cần trì Ta bà ha 

VIỆT - Thành tựu do tâm đại từ bỉ phát ra, thành tựu trong việc giải 
thoát tương ứng với vạn pháp, thành tựu trong đức hạnh 


Câu 28. 29&30 

SKT — Marahana Svaha S”1ra Simha-mukhaya-svaha maha-asiddhaya Svaha 
HÁN - Ma ra na ra Ta bà ha Tất ra tăng a mục khê da Ta bà ha Tắt ra tăng 
a mục khê da Ta bà ha Ta bà ma ha a tất đã dạ Ta bà ha 

VIỆT - Thành tựu trong diệu nghĩa cơ cấu, thành tựu không aÏ có thể 
sánh khi nói ra có sức thuyết phục, thành tựu ai có thể sánh trong tất cả 
các ý nghĩa sâu sắc. 


2015 


Câu 31&32 

SKT - Cakra-asiddhaya S”vaha Padma-kastaya Svaha 

HÁN - Giả kiết ra a tắt đà dạ Ta bà ha Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha 
VIỆT - Thành tựu không ai sánh trong chuyền pháp luân, thành tựu 
không ai sánh trong đóa sen đỏ tượng trưng cho diệu tịnh nghiệp 


Câu 33&34 

SKT — Narakindi-vagalaya Svaha MavarI s°ankharaya Svaha. 

HAN - Na ra cán trì bàn đà ra dạ ta bà ha Ma bà rị thăng yết ra dạ Ta bà 
ha 

VIỆT - Thành tựu trong việc trở thành đức Thế Tôn, thành tựu trong 

đem uy đức của mình tạo ra tín nhiệm cho mọi người 


Câu 35 

SKT — Namo ratna-trayaya Namo arya-valokite-sˆvaraya svaha 

HÁN - Nưm mô hắc ra đát na ẩa ra dạ da Nam mô a rị da Bà lô kiết để 
Thước bản ra dạ ta bà ha 

VIỆT - Thành kính đảnh lễ ngôi tam bảo, thành kính đảnh lễ đức Quán 
Tự Tại - đức Quán Thế Âm 


Câu 36 
SKT - Om Sidhyantu Mantra Padaya Svaha 
HÁN - ấn, Tất điện đô Mạn đà ra Bạt đà gia Ta bà ha 
VIỆT - Tuyên chú, hiệp nhất các thành tựu trên viên mãn, đạt được sự 
viên mãn thành tựu đó qua trì tụng lời chân ngôn này. 
(Huỳnh Bá Hinh 2015 - Quảng Tuệ Dung Sưu Tầm) 





| - - 'slgedeb2Dkekgdcjuka°tdsb-ocbiezbgkubudaeeeokeekdekoz- ¿o*øs05050505050505050%001%0%0%0000505 è2»9s0s0s0aGs0agaosososGs0aoas@sososon 
F EÌ 
Ệ (5) $ Š $ ộ ệ 
§ sã s H (1) ằ 
LÍ So, ` Fì ˆ * H 
§ Bếp ; ÿ s § R# ' 
Lộ E = ø ° 8 8 
SH: á ˆ * 4HEs tị 
Lị H ¬ ° ° PB BA? ®S s 
ỗ 3s ã ễ -] 
4 lễ: + s r4 g ˆ s 
l On $ $ H s 
kì „ = Lộ H)” ẫ 
LÌ s ễ bì H `: 
« Fị ° rẢ § l›. s 
ặ ° $ đc} $ k: lÌ {r2 
ễ " š nề bì E — 8 
* kì ® 7 ˆ LỆ » đ 
L) 2 L 2 bì LÍ ồ» #] 
ậ Š 4 Á€ ê Ễ \ : 
ễ 3s š \v k § WMỊI \À Í Sài Đ 
š à § > H L W \ I#¿ Š 
ị Ệ § ` | MA ng 
\ \ Tản 
?ộ | mm. 
ki 2 * rF ˆ LỆ g ƯỚNG co ñ 
Ệ $ § m NH: > 
ợ s. 5 2) + s ỹ K—— Hf= $ 
ì X 
b $ $ =S sS § ` $ 
B8 ° ° xế ° Lộ x +) s 
* rì ˆ z ˆ < d L 
s bả bì = “ ° 8 Xtao® “e= ) 3 
t 2 4 ) 2ˆ Ắ C ( 4 Fì 
s kì ° ——— e Lộ `— xế. ` Y 3 
ˆ + ˆ / ỳ H + -È 7 } . 
§ 5Š § ~- $ § k] 
§ 5 "n ® —~ $ Ÿ (1) NAMMÕ HẮC RA ĐÁT NA ĐARADẠDA  $ 
Ễ (8) MA HA TÁT ĐỒA BẢ DA kì Ỷ (25) MA RA MARA - (Mora Mer©) - k h - Ñomo rotnotroyoy) - FÌ 
ẳ - Mohosotlvoyo) - : $ § Quán-Âm hiện Bạch-Y Bỏ-Tát tay mặt cảm Š Š  Bổn«thân QuánÂmBở-Táthóahiện Ÿ 
ễ Quán-Âm hiện tướng tụng chú, ẻ H Như-Ý, tay trái dắt đồng-tử khiến chúng 4 Ÿ tướng hành giả cẩm chuỗi lễ tụngcấu Š 
ä - theo pháp tu trì, được thiện giải thoát. + ễ sanh được trường-thọ. Ễ Ễ Bổ-Tát cảm ứng. F 
+ öànapag4gx0xöoxoaosankasoaoxoaose ÂuOAO4040401401501040á040401404060160a0x6 PO»o-+040x040401040401/0264esoioloiose 


2016 


2017 


APPENDIX IH 
(Phụ Trang HI) 


Rainbow Bridge Meditation 


James Van Praagh 


This meditation 1s øreat for making conftact and receiving sign from a 
love one: 


Find a qulet room, well-ventilated and sitting 1n a comfortable chanr, 
back stralpht against the chair, may have some soft, gentle music 
playing In the back ground. Set an atmosphere for an optImum 
encounter, close the windows and turn off”TV, cell phone... Have a pad 
and pen available to wrIte down any 1nsights, messages or signs that the 
SPIrIt may ø1ve. 


Sftart by closing your eyes, focus on your body. Acknowledge each part 
of your body. Beginning at the head and goIng throuph the rest: neck, 
shoulders, back, arms, hands, chest, stomach, legs ending at your feet. 
When this 1s completed, focus your awareness on your breathing, one 
breath at the time. 


Imagine a beam of gold light coming Into your body from the cosmos 
far above you. The gold beam (God beam) comes Into your body 
throuph the top of the head with each inhalatlon. Às you Inhale, ImagIne 
this gold light filling you up and blending Into each cell of your body, 
1lluminating every muscle, blood vessel, and organ to railse your 
vibration to be as close as you can to that level of light. To do this, you 
have to release the heavier parts hold within. 


As you exhale, imagine dark energy flowing out from your finsgertIps 
and toes, falling onto the earth. Mother earth absorbs this dark energy 
and transforms 1f 1nto love. 


With each breath, the gold light fills you up and any old energy or debrIs 
you no longer need to carry around with you 1s released. After several 
cleansing breaths, Imagine the gold light coming back out the top of 
your head, swirling around on top of you and forming a rainbow of 
colors: red, orange, yellow, øreen, blue, purple, indigo and gold. Each 
color has a special vibration of energy, so feel and experIence the value 


2018 


and characteristic of each color. After several minutes of the swIrling 
rainbow, see the color going back to the cosmos... 


Imaging them going to a far away space; In that space, your rainbow 
colors begin to create a bridge. It”s a very special bridge made of your 
own rainbow light. Create every detail of the bridge, right down to the 
suspenslon and pavement. When the bridge begins to glisten, your 
creation 1s finished. 


Now begin to walk upon your bridge, may be some mst there; Just walk 
throuph 1t. As you get to the cenfer of this ølIstening, 1lluminated bridge, 
you wIll begin to see spirits of the people who has passed to the higher 
life standing before you. They have proJected themselves so that you 
can have an experlence with them. It 1s reall ÀAs you go to hug them, 
feel their energy and thelr personalities. You can even talk and ask them 
questions, you wIll be surprised by what they have to say, but don”t 
Judge 1t! Just enJoy the experIence and listen with your heart. They may 
tell you what to look or listen for 1n the future to let you know that they 
are around you. You may not be able to see them, but you can feel the1r 
Cn€TĐY... 


When you have finished your Journey, once again place your focus on 
your feet and the rest of your body. Move your attention from your feet 
up through your legs, mid section, stomach, chest, shoulders, neck and 
back to your head. You probably feel a difference 1n your body; you 
may nofice that something has shifted 1n your body... 


This meditation 1s a wonderful tool for healing the body, mind and 
spIritl 





2019 


CÂU CHUYỆỆN NGƯỜI LƯƠNG THIỆN 


Trong lúc tuyệt vọng tôi đã tìm đến một bậc thầy để dọ hỏi: “W? sao 
những người lương thiện như con lại thường xuyên gặp khô, trong 
khi những người ác sông thoái mi quá vậy?” 


Người thây hiên hòa nhìn tôi một lúc rôi nói: 


“Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, chắc trong tâm phải đang 
ôm giữ ác ý nào đó. Nếu một người nội tâm không có điều ác, người 
này sẽ không có cảm giác thông khổ. Vì thế, căn cứ theo đạo lý này, 
con thường cảm thấy khổ, nghĩa là nội tâm của con có tôn tại điều 
ác, con không phải là một người lương thiện thật sự. Mà ẾNg 
người con cho rằng là người ác, lại chưa hắn là người thật sự ác”. 


Một người có thê vui vẻ mà sông, ít nhât nói rõ người này không phải 
là người ác thật sự. 


Có cảm giác như bị xúc phạm và không phục, tôi nói: 


“Con sao có thể là người ác được? Gần đây, tâm con rất lương thiện 
mà!” 


Thây trả lời: 


“Nội tâm không úc thì không cảm thấy khô, con đã cảm thấy khó, 
nghĩa là trong tâm con còn tôn tại điêu ác. Con hãy nói vê nội khô 
của con, fq sẽ nói cho con biết, điều ác nào đang tôn tại trong con”. 


Tôi nói: 


“Nỗi khổ của con thì rất nhiều! Có khi cảm thấy tiền lương thu nhập 
rất thấp, nhà ở cũng không đủ rộng, thường xuyên có “cảm giác thua 
thiệt” bởi vậy trong tâm con thường cảm thấy không thoải mái, cũng 
hy vọng mau chóng có thể cải biễn tình trạng này; trong xã hội, 
không ít người căn bản không có văn hóa gì, lại có thể lưng quấn bạc 
triệu, con không phục; một trí thức văn hóa như con, môi tháng lại 
chỉ có một chút thu nhập, thật sự là không công bằng; người thân 


2020 


nhiều lúc không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoái 
mi. ..° lú 


Cứ như vậy, lần lượt tôi kê hết với thầy những nỗi thống khổ của mình. 
Thây gật đầu, mỉm cười, một nụ cười rât đôn hậu, người từ tôn nói với 
tÔI: 


“Thu nhập hiện tại của con đã đủ nuôi sống con và gia đình. Con 
còn có cả phòng ốc để ở, căn bản là đã không phải lưu lạc ngoài xã 
hội, chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút, con hoàn toàn có thể không 
phải chịu những khổ tâm ấy. 


Nhưng bởi vì nội tâm con có lòng tham đối với tiền tài và của cải, cho 
nên mới cảm thấy khổ. Loại lòng tham này là ác tâm, nễu con có thể 
vứt bỏ ác tâm ấy, con sẽ không vì những điều đó mà cảm thấy khổ 
HỨữa. 


Trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài, rồi 
con lại cảm thấy không phục, đây chính là tâm đỗ kụ. Tâm đồ kụ cũng 
là một loại ác tâm. Con tự cho mình là có văn hóa, nên cần phải có 
thu nhập cao, đây chính là tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn cũng là ác 
tâm. 


Cho rằng có văn hóa thì phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngu 
sỉ; bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có, kiếp trước 
làm việc thiện mới là nguyên nhân cho sự giàu có của kiếp này. Tâm 
nợu sỉ cũng là ác tâm! 


Người thân không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không 
thoải mái, đây là không rộng lượng. Dẫu là người thân của con, 
nhưng họ vẫn có tư tướng và quan điểm của riêng mình, tại sao lại 
cưỡng câu tư tưởng và quan điểm của họ bắt phải giỗng như con? 
Không rộng lượng sẽ dẫn đến hẹp hòi. Tâm hẹp hòi cũng là ác tâm”. 


Sư phụ tiếp tục mỉm cười: 


“Lòng tham, tâm đô ky, ngạo mạn, ngu si, hẹp hòi, đêu là những ác 
tâm. Bởi vì nội tâm của con chứa đựng những ác tâm ây, nên những 


2021 


thông khổ mới tôn tại trong con. Nếu con có thể loại trừ những ác 
tâm đó, những thông khô kia sẽ tan thành mây khói”. 


Con đem niềm vui và thỏa mãn của mình đặt lên tiền thu nhập và của 
cải, con hãy nghĩ lại xem, căn bản con sẽ không chết đói và chết cóng; 
những người giàu có kia, thật ra cũng chỉ là không chết đói và chết 
cóng. Con đã nhận ra chưa, con có hạnh phúc hay không, không dựa 
trên sự giàu có bên ngoài, mà dựa trên thái độ sông của con mới là quyết 
định. Nắm chắc từng giây phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan 
thay thế dần cho lòng tham, tính đồ ky và ích kỷ; nội tâm của con sẽ 
dần được chuyên hóa, dần thay đổi để thanh thản và bình an hơn. 


“Trong xã hội, nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có, con 
hãy nên vì họ mà vui vẻ, nên cầu chúc họ càng giàu có hơn, càng có 
nhiều niềm vui hơn mới đúng. Người khác đạt được, phải vui như 
người đó chính là con; người khác mất đi, đừng cười trên nỗi đau 
của họ. Người như vậy mới được coi là người lương thiện! Còn con, 
giờ thấy người khác giàu con lại thiếu vui, đây chính là tâm đỗ lạ. 
Tâm đồ ky chính là một loại tâm rất không tốt, phải kiên quyết tiêu 
trừ!” 


Con cho răng, con có chỗ hơn người, tự cho là giỏi. Đây chính là tâm 
ngạo mạn. Có câu nói rằng: “NWgạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy” 
(nghĩa là: ngọn núi cao mà ngạo mạn, sẽ không tạo nên loại nước tÕt) 
người khi đã sinh lòng ngạo mạn, thì đối với thiếu sót của bản thân sẽ 
như có mắt mà không tròng, vì vậy, không thể nhìn thấy bản thân có 
bao nhiêu ác tâm, sao có thê thay đổi để tốt hơn. Cho nên, người ngạo 
mạn sẽ tự mình đóng cửa chặn đứng sự tiễn bộ của mình. Ngoài ra, 
người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyên thành 
tự ti. Một người chỉ có thê nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo trì tâm 
thái hòa ái từ bi, nội tâm mới có thể cảm thấy tròn đầy và an vui. 


“Kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có 
ở kiếp này, (trông dưa được dưa, trông đậu được đậu). Mà người 
thường không hiểu được nhân quá, trồng dưa lại muốn được đậu, 
trông đậu lại muốn được dưa, đây là thể hiện của sự ngu muội. Chỉ 
có người tu luyện chân chính, mới thật sự hiểu được nhân quả, qwÿ 
luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ, nội tâm mới có thể mình tỏ 
thấu triệt. Để từ đó, biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng, hành vỉ và 


2022 


lời nói của mình cho phù hợp. Người như vậy, mới có thể theo ảnh 
sáng hướng đến ánh sáng, từ yên vui hướng đến yên vui”. 


“Bầu trời có thể bao dung hết thảy, nên rộng lớn vô biên, ung lung 
tự tại; mặt đất có thể chịu dựng hết tháy, nên tràn đây sự sống, vạn 
vật đâm chôi! Một người sống trong thể giới này, không nên tùy tiện 
xem thường hành vi và lời nói của người khác. Dẫu là người thân, 
cũng không nên mang tâm cưỡng câu, cần phải tùy kỳ tự nhiên! Vĩnh 
viên dùng káu thiện giúp đỡ người khác, nhưng không HÊH cưỡng 
câu điều gì”. 


“Nếu tâm một người có thể rộng lớn như bầu trời mà bao dung vạn 
vật, người đó sao có thê khô đáy?” 


Vị thầy khả kính nói xong những điều này, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt 
đây nhân từ và bao dung độ lượng. 


Ngồi im lặng hồi lâu... .xưa nay tôi vẫn cho mình là một người rất lương 
thiện, mãi đến lúc này, phải! Chỉ đến lúc này, tôi mới biết được trong 
tôi còn có một con người rất xâu xa, rất độc ác! Bởi vì nội tâm của tôi 
chứa những điều ác, nên tôi mới cảm thấy nhiều đau khổ đến thế. Nếu 
nội tâm của tôi không ác, sao tôi có thể khổ chứ ? 


Xin cảm tạ thầy, nêu không được người khai thị dạy bảo, con vĩnh viễn 
sẽ không biệt có một người xâu xa như vậy đang tôn tại trong con! 





2023 


CÂU CHUYỆN CANH KHUYA 


Từ lúc qua đò Gián, đi dọc theo con đê rồi quẹo vào đường cái quan, 
hướng theo núi Gôi mà đi về phía Nam Định, có lẽ đã khá lâu vì chàng 
thư sinh cảm thấy mệt mỏi; hơn nữa mặt trời đã ngả về dãy núi đá vôi 
vùng Trường Yên sau lưng chàng. 


Khi thấy cổng chùa, mắt chàng sáng lên vì đây tuy chưa phải là trường 
thi hương Nam Định, nhưng là nơi chàng đên nghỉ đêm nay. 


Sau khi chảo hỏi và trình thư giới thiệu của người quen, thư sinh được 
nhà sư mời vào nghỉ trong một căn phòng nhỏ, bên cạnh phòng của nhà 
sư. Phòng này quá đơn sơ, chứng tỏ chùa thuộc loại nghèo. Chùa vắng 
vẻ, chỉ có hai thày trò, một nhà sư đứng tuổi và một chú tiêu. 


Tối đến, chú tiểu bưng khay cơm vào mời thư sinh, rõ ràng là cơm nhà 
chùa xứ quê; ngoài liễn cơm đỏ, còn một bát canh mướp mùng tơi, cạnh 
một chén cà và một bìa đậu phụ nướng. Thế mà thư sinh thấy ngon 
tuyệt. 


Một lúc sau, chú tiểu vào đọn khay cơm và lễ phép mời chàng sang 
uống trà với nhà sư. Sau vài câu chuyện xã giao, thư sinh lân la hỏi về 
cuộc đời tu hành của nhà sư. Ông cho biết ông đi tu từ thuở nhỏ, theo 
thày học Phật bằng chữ Hán - vì thế được học thêm cả Nho và Lão - 
thuộc môn phái Trúc Lâm Yên Tử mà sơ tô là Hương Vân Đại Đầu Đà 
tức là vua Trần Nhân Tông. Dòng thiền này hoàn toản Việt Nam, do 
người Việt Nam sáng lập tại một ngôi chùa trên núi Yên Tử, truyền bá 
tại Việt Nam. 


- Bạch thầy, nếu có người xin thầy cho nghe Phật pháp trong một lúc 
thôi thì thây sẽ nói những gì ? 


- Đức Phật thuyết pháp trong 45 năm, chỉ thuyết mà không viết. Sau khi 
ngài nhập diệt, có mây cuộc kết tập để ôn lại những những lời giảng 
dạy của ngài. Lần thứ ba, người ta chép lại thành ba loại: Kinh, Luật, 
Luận, gọi chung là Tam Tạng. Thiên kinh vạn quyền, thế mà thí chủ 
bảo tôi nói trong một lúc thì nói sao nồi! 


- Dù sao cũng xIn thây ban cho vài lời. 


2024 


- Vậy thì tôi xin nói: Trên thế gian này, tất cả các hiện tượng mà người 
ta nhận được băng các giác quan, đều là vô thường, nay còn mai mắt, 
sớm nở tối tàn, chắng có gì là vĩnh cửu cả. Mọi sự, mọi thứ - nhà Phật 
gọi là vạn pháp - đều tuân theo luật “thành, trụ, dị, diệt” hay “thành, trụ, 
hoại, không”, thay đổi có khác nhau chăng chỉ là nhanh hay chậm. Kiếp 
của phù du thì mau, kiếp của trái núi hẵn là lâu lắm. Dù sao, trong mỗi 
sát-na, thì vẫn có thay đối, biến dịch. Đó là nói về hiện tượng, nhưng 
nhà Phật lại xác nhận rằng hết thảy mọi hiện tượng đều có chung một 
bản thê bắt di bất dịch, thường hẳng, vĩnh viễn. Bản thể này, các giác 
quan thông thường không thể “nhận thấy được”. 


Kinh sách có dùng một thí dụ thật hay, hay đến nỗi khó có thê tìm một 
thí dụ khác đề thay thế được: Phật học ví các hiện tượng như các đợt 
sóng trên mặt đại dương; muôn vàn sóng, mỗi mỗi khác nhau, nhưng 
tất cả đều có chung một thứ, đó là nước. Sóng dụ cho hiện tượng, nước 
dụ cho bản thẻ. 


- Chăng hay điều ấy có ích chi cho xã hội? 


- Biết vạn pháp là vô thường thì chớ có bám víu vào làm chỉ. Tiền tài, 
danh vọng... đâu có bền. Nên tìm một cái gì vững bền hơn. Nếu cứ ham 
cái này, thích cái kia, đến độ ham quá, thích quá, lòng như lửa đốt thì 
dám làm những điều ác để thỏa lòng dục. Tham dục là gốc của khổ đau. 
Người con Phật được dạy “thiểu dục tri túc”, kẻ xuất gia được luyện 
“điệt dục”. Bản thân bớt tham, tránh điều ác, làm điều lành, như vậy, 
xã hội chăng tốt hơn hay sao? 

- Tiểu sinh thấy vấn đề “bản thể” thật khó “vào”, vì có cách nảo mà 
“thấy” đâu! 


- Đó là khía cạnh tôn giáo của vấn đề. Xác nhận một điều mà không 
“chứng minh” điều ấy, quả thật là khó chấp nhận. Tôn giáo có giáo điều, 
không chứng minh; đạo Phật có giáo điều của đạo Phật. Đó là “vạn 
pháp có chung một bản thể”. Nói cách khác, dùng cho Phật tử: “ai ai 
cũng có Phật tánh”. Phật tánh là gì? Bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất 
giảm, bất cấu, bắt tịnh... Không một lời nào để diễn tả “nó” được, phải 
“cảm”, phải “ngộ”, phải “giác”. Lại hỏi “làm sao mà giác?”. Có nhiều 
cách, nhiều pháp môn, tùy người ta lựa chọn theo căn cơ của mình. 
- Trong khi thầy đang đi tìm giác, thầy có nghĩ răng xã hội đang cần 
thầy không? 


2025 


- Thí chủ dùng chữ nhẹ nhàng, người khác nói trăng ra rằng tôi là kẻ ăn 
bám xã hội, “trồn việc quan đi ở chùa”. Nhưng thí chủ ạ, tôi và chú tiêu 
hàng ngày làm việc quân quật, cuốc xới mây sào vườn để độ nhật, 

không hề ăn bám làng xóm, đồng bào. Một thiền sư đã dạy: “Một ngày 
không làm là một ngày không ăn”. Tôi không lên rừng, tôi không lên 
núi, tôi ở đây sông giữa bà con và mang lại cho bà con những giúp đỡ 
về tinh thần, những dìu dắt về tâm linh mỗi khi bà con cần đến. 


- Bạch thầy, nếu tiểu sinh không lầm, thầy đã coi mọi thứ như huyễn 
rôi, thê thì còn lo việc hàng ngày cho mình và cho người làm gì, mệt cả 
thân lân trí? 


- Quả thật, giấc mộng cả đấy. Trong giấc mộng, người nằm mộng thấy 
mình nói thật, thấy mình nghĩ thật, thấy mình làm thật, tỉnh dậy nhiều 
khi toát mô hôi. Nay mọi pháp đã là huyễn, thì xử sự như huyễn, tu như 
huyền. Nhưng nói như thế làm gì mà hóa ra gàn! Đây này, có hai sự 
thật, sự thật thế gian và sự thật xuất thế gian, nói khác đi là: sự thật của 
thế giới tương đối và sự thật tuyệt đối. Theo tuyệt đối thì thế này, theo 
tương đối thì thế kia. Kẻ tu hành tùy cơ xử sự mà không để mất mục 
tiêu của mình. Chắc hắn thí chủ đã nghe nói về chuyện một vị bồ-tát 
kia, thấy mẹ con con hồ đói quá, bèn nhảy xuống vực bố thí thân mình 
cho hồ ăn. Vô lý quá, điên quá phải không? Xuất thế gian là như thế, 
nhưng phải đi đến một trình độ nào đó, đạt đến một mức tuyệt đối nào 
đó, không phải chỉ mặc áo cà-sa là được đâu! Thế gian có những quy 
luật của thế gian, có ăn mặc, có giận hờn, buôn tủi, vui mừng... Kẻ tu 
hành tự kiểm soát, tự kiềm chế, điều thân, điều tâm mong ngộ rồi nhập 
vào bản thê - cái bản thể mà không ngôn từ nào diễn tả cho nổi, cái bản 
thê mà chúng tôi gọi là pháp thân. 


- Bạch thây, thê rôi việc đời sẽ ra sao? 


- Việc đời vẫn theo quy luật của vũ trụ, vẫn theo luật duyên khởi, luật 
nhân quả nghiệp báo, luật thành trụ hoại không. Nhưng kẻ thành đạo 
không hưởng cái vui giải thoát một mình đâu, vì bồ-tát đạo dạy rằng: 
Chúng sinh còn thì còn phải giúp chúng sinh. Cho nên có câu xắn tay 
áo đi vào chợ trong cửa thiền. 

- Quả là hay! Xuất thế gian mà chăng ly thế gian. Tiểu sinh xin phép 
lấy việc thế gian gần đây để trình thầy: quân Lang-sa đánh phá Thăng 
Long, quan Tổng đốc cùng con trai, con rễ quyết giữ thành, đã hy sinh 
cả nhà. Có một quan chưởng binh và một trăm chiến sĩ dưới quyền đã 


2026 


chiến đầu anh dũng và cùng bỏ mình ở ô Đông Hà. Nay đồng bào gọi 
ô Đông Hà là ô Quan Chưởng. Thây có nghe thây việc này không? 


- Mọi người nghe thấy thì tôi cũng nghe thấy. Thí chủ cho rằng tôi đã 
điếc hai tai chăng? Tôi đi tu, đúng vậy; song tôi là người Việt Nam cho 
nên cái đau của người Việt Nam là cái đau của tôi. Có khác chăng là 
khác ở cách bộc lộ cái đau ấy, cách phản ứng với cái đau ấy mà thôi. 


- Bạch thây, tiêu sinh nghe cái đau ấy là cái nghiệp, cần phải trả hết cái 
nghiệp ây đi, có phải như thê không? 


- Đúng thế, gây nhân, chịu quả, hứng nghiệp, là một quy luật bất khả 
dịch. Đạo Phật có dạy như vậy, nhưng không phải chỉ dạy có vậy. Cải 
nghiệp được mà, nhà nho nói “đức năng thắng số” mà. Gây nhân lành 
đề tạo ra cái lá chăn đỡ mũi tên của nghiệp ác được chứ! Khía cạnh này, 
thí chủ đã nghe thấy chưa? 


- Đa tạ thây đã chỉ giáo; tiểu sinh nghe nói thoát tục nên mới mạo muội 
đem cái đau của dân tộc ra trình với thầy để nghe thầy chỉ giáo, chứ 
không hề có ý láo xược nghĩ đến câu “thương nữ bất tri vong quôc hận”; 
xin thây hiểu cho. Thầy đã cho hầu chuyện, tuy khuya rồi, xin thầy bản 
cho vài điều về đất nước. 


- Thí chủ quả là khéo, muôn thử ý tôi. Không sao đâu. Đôi với tôi, cái 
ngã nó khá nhỏ, tôi không đê tâm dù cho thí chủ nghĩ có răng tôi “mũ 
ni che tai”. Thí chủ ạ, tiêng vân lọt qua mũ ni chú! 


- Bạch thầy, tiêu sinh còn ít tuổi, nghĩ ngợi chưa chín chắn. Mong thầy 
dạy cho vài điêu về đât nước. 


- Vâng, thái rồi bĩ, bĩ rồi thái. Đang bĩ thì lo xây dựng cái thái. Nhớ lại 
ngày đại phá Mông Cổ, đại phá Minh, Thanh, nhớ lại ngày đọc Hịch 
Tướng Sĩ, đọc Bình Ngô Đại Cáo... , đó là sử. Coi việc trước mắt, thấy 
chướng tai gai mắt, luân thường đảo lộn, thấy đau thương nhục nhã. Đó 
là hiện tại. Rồi tới tương lai. Nhưng tương lai ra sao? Phải có những 
người quân tử - gọi vậy cho tiện, khỏi phải tìm chữ khác - nhìn xa hơn 
người thường. Vì thế mới có câu “nhìn xa trông rộng”. Thấy đường đi 
nước bước của hiện tại, học các bài học của quá khứ, rồi tìm ra, nhận 
thấy, nhận rõ bước sắp tới, và cả một đường dài vị lai, thế mới là lãnh 
đạo. 


2027 


- Tiểu sinh thành thực xin thầy hé cho thấy con đường vị lai. 


- Không dám. Không phải ai cũng nhìn được xa. Nếu tôi nhìn được xa, 
hăn là tôi đã không ngôi tu ở chùa này. Ngài Trần Khánh Dư quảy “gánh 
càn khôn” xuông ngàn, ngài Trần Nguyên Hãn gánh dầu đi bán, tìm bạn 
đồng hành - và tìm thấy - để cùng vào Lam Sơn gặp minh chủ. Các vị 
đó và nhiều vị khác nữa là những người không lỗ, đã nhìn được xa hơn 
mà còn có cả viễn kính để nhìn xa nữa, chỉ đường cho dân tộc tiến lên. 
Kẻ hẻn này không theo được đâu. 


- Chăng lẽ khoanh tay? 


- Không, không. Dân tộc không thê mắt được nếu như văn hóa còn. Văn 
hóa kể từ cái răng, cái tóc, miếng ăn, đồ mặc... cho đến đời sống tâm 
linh. Theo tôi, mặt tâm linh vô hình mà lại hữu hiệu. Nếu không đánh 
mất đời sống tâm linh thì không thể mắt dân tộc được. Thí chủ ạ, nếu 
mỗi người tìm giữ tâm linh ấy theo cách của mình thì có lẽ hay lắm. 
Nhà Nho mà không “hủ Nho”, nhà Thích mà không “hủ Thích”, gắng 
nhắm trúng cái gì bền vững nhất đối với tâm linh của dân tộc ta, thì mới 
là hay, là chánh, là tiến. Tôi biết nhà nho đôi khi làm thơ châm biếm 
chúng tôi, chúng tôi chỉ cười, chăng lẽ chúng tôi làm thơ nói lại? Trong 
Phật giáo, người ta có nói đến một thời kỳ gọi là “mạt pháp”, nay chắc 
là thời đó, nhưng “y pháp, bất y nhân”. 


- Đa tạ, đa tạ. Thầy có làm thơ, xin thầy cho nghe mấy bài. 


- Không dám. Người Việt Nam nào mà chẳng làm thơ. Tiếng mình đã 
là thơ rồi mà. Có thiếu chăng là thiếu cái nội dung của thơ, cái hồn của 
thơ. ĐI tu như chúng tôi, cần nhất là cái hạnh “từ bï”, nôm na là “cho 
vui, cứu khổ”. Cuộc đời là bê khổ nên phải học cứu khổ, mà muốn cứu 
khổ thì phải quên “ngã”, đồng thời biết rung động. Trước khi đến bậc 
bổ-tát hoản toản giác ngộ, chuyên tâm cứu khổ cho vui, người tu hành 
phải qua thời biết rung động. Từ rung động này mà hay thành nhà thơ. 
Nhưng phải nghe cho rõ: tôi nói “hay thành nhà thơ” chứ tôi không nói 
“thành nhà thơ hay”. Thí chủ muốn đọc thơ của Thích tử thì tôi xin giới 
thiệu thơ của Tam tổ Huyền Quang, thuộc dòng Trúc Lâm Yên Tử. 


Đêm đã khuya, thư sinh từ biệt nhà sư, về phòng nghỉ. Tuy mỏi mệt, 
thư sinh vân trăn trọc không ngủ được. Nhà sư này nói “không biệt nhìn 
xa”, nhưng ít nhât cũng đã nhìn được gân, nhìn ra con đường đi cho bản 


thân, nhìn ra bỗn phận đối với xóm làng và biết đau cái đau của dân tộc. 
Đức Thích-Ca đã nhìn được xa hơn, tìm ra đường thoát khổ cho hết 
thảy chúng sinh. Còn con đường của đất nước này, ai nhìn ra, ai đã nhìn 
ra, ai sẽ nhìn ra? Đầu thế kỷ XV, có nhà chiến lược kiêm thi sĩ đã viết 
nên Bình Ngô sách; thế kỷ này, có ai đây? 


Sáng hôm sau, từ biệt nhà sư, chàng thư sinh lại lên đường nhưng không 
đi vê hướng Nam Định đê tìm nhà trọ, thuê lêu chõng sửa soạn đi thi 
Hương, mà lại quay về làng. Sau đó, không aI biệt chàng đi đâu. 

Có người nói rằng chàng đi tìm những vị biết nhìn xa. 


Đường Vào Cửa Phật - GS NGUYÊN VĂN PHÚ 


(Nguyên Hiệu trưởng trường Trung học Tư thục Hưng Đạo Sài Gòn) 
---000ØOØOOooo--- 








2028 


2029 


ĐÔI LỜI TRI ÂN CÙNG THẦY BỒN SƯ 


Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày quyền Tự Điền Phật Học ra đời (2010- 
2020). Sau khi làm lê Quy Y Tam Bảo VỚI Thây năm 2009, xí nói thật, 
đệ tử không hiêu một chữ gì về đạo Phật, vê kinh Phật cũng không biêt! 


Sau đó đệ tử tìm đọc một số sách, Anh ngữ, Việt Ngữ...để có khái niệm 
về đạo lý cũng như về đức Thế Tôn. Vừa đọc vừa ghi chép với ý định 
làm một cuốn số nho nhỏ cho mình để khi rỗi rảnh đọc lại. Thật ra đệ 
tử không có tham vọng gì khác vì công việc quá to lớn, ngoải sức tưởng 
tượng! Nhưng sau 4 năm, tập ghi chép lên hơn 500 trang... 


Nhận thấy có rất nhiều người muôn học đạo, nhưng thiếu tài liệu, không 
những thế, tài liệu chữ Việt đa số dịch từ Hán Văn! Ngoài ra còn tiếng 
Sankrit, Pali, Tạng Ngữ... không thê nào hiểu nỗi! 


Do đó đệ tử xin phép thầy Bồn sư Thích Nguyên Tạng đăng lên trang 
nhà Quảng Đức với ý định giúp những người mới học đạo không có thì 
gIỜ hoc Phật được dịp trau giỗi đạo lý của đức Thế Tôn cùng với tác 


giả. 


Thế rồi từ đó quyên Tự Điền Phật Học ngày càng phong phú hơn, tài 
liệu ngày càng nhiều, số trang cũng tăng dần, tăng dân... Số người đọc 
cũng ngày càng tăng. Điều này cũng là nhờ công đức của thầy Bồn sư, 
đệ tử kính chúc Thầy sức khỏe để quảng bá đạo lý của Ngài! 
(Quảng Trí Chánh & Quảng Tuệ Dung) 
NAM MÔ A DI DÀ PHẬT 





2030 


ĐÔI LỜI TRI ÂN CÙNG ĐỌC GIÁ 


Xn thành thật cảm tạ quý vị đọc giả Phật tử đã đọc đến trang cuối của 
quyên Tự Điện Phật Học này... 


Tác giả hy vọng quý vị đọc giả đã đọc một cách say sưa từ đầu đến 
cuối, quý vị đã trải qua một cuộc hành trình từ ngày đức Thế Tôn đản 
sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, ngày Ngài từ bỏ sự hưởng thụ trong hoàng 
cung, từ bỏ vợ và con thơ để ra đi tìm đạo...rồi thành đạo năm Ngài 35 
tuôi. Đức Phật đã trải qua 45 năm đi hoằng pháp khắp nơi.. .dùng bữa 
ăn cuối cùng do ô ông: Thuần đà cúng dường trước khi Ngài nhập niết bàn 
vào năm Ngài 80 tuổi... trong khung cảnh xã hội Ấn độ thời cô đại. 


Quý vị cũng đã hiểu phần nào khái niệm về đạo pháp của đức Thế tôn 
qua giáo điều của Ngài: Tứ Diệu Đế, Bát Chính Đạo, Thập Nhị Nhân 
Duyên... qua các bài giảng khác nhau của các bậc Đạo sư, các chuyên 
gia về Phật học cùng các tác giả khác... 


Ngoài ra quý vị cũng đã theo dõi hành trình của linh hồn sau khi từ giả 
thế gian để sang bên kia thế giới, Vấn để tái sinh, nghiệp quả, luân 
hồi...cùng rất nhiều bài đọc hữu ích khác với mục đích giúp quý vị trong 
việc tìm hiểu về sự chết và tái sinh của mỗi linh hỗn... 


Tuy nhiên dù cô găng thế nào cũng không khỏi tránh được các lỗi về 
chánh tả và các khuyết điểm khác nếu có? Kính mong quý vị lượng thứ 
cho! (Quảng Trí Chánh & Quảng Tuệ Dung) 

NAM MÔ A DI DÀ PHẬT 





Hôi Hướng Công Đức 
Nguyện đem công đức này 
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ, 
Trên đền bốn ơn nặng, 
Dưới cứu khổ ba đường, 
Nếu có người thấy nghe, 
Đều phát lòng Bồ Đề, 
Hết một báu thân này, 
Sinh qua cối cực lạc. 
Dedication O£ Merit 
May the Merit and virtue, 
Accrued from thỉs work, 
Adorn the Buddhas pureland, 
Repay the four great kindnesses above, 
And relieve the suffering of those on the three pafhs below, 
May those who see or hear of these efforfs generates Bodhi Mind, 
Spend theiïr lives devoted to the Buddha Dharma, 
The Land of Ultimate Bliss. 
-—-0Oo--- 
Phát Nguyện Vãng Sanh Hằng Ngày 
Con nguyện lâm chung không chướng Ngại 
A-Di-Đà đến rước từ xa. 
Quán Âm cam lồ rưới nơi đầu 
Thế Chí kim đài trao đỡ gót 
Trong một sát-na lìa ngũ trược. 
Khoảng tay co duỗi đến liên trì 
Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn 
Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. 
Nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn 
Không rời An Dưỡng lại Ta-Bà. 
Khéo đem phương tiện lợi quần sanh 
Hãy lấy trần lao làm Phật sự 
Con nguyện như thế Phật chứng tri 
Kết cuộc về sau được thành tựu. 
Nam Mô A Di Đà Phật 
Quảng Trí Chánh 
2020 PHẬT LỊCH 2564 
“Cảm Ơn Quý Đọc Giả Đã Đọc Đến Trang Cuối!” 


2031 


